
VVILLIAM 

SHAKESPEARE 

TUYỂN TÂP 
TÁC PHẨM 



NHÀ XUẤT BÀN SÂN KHẤU 
TRƯNG TÂM VÀN HÓA NGÔN NGỮ ĐÒNG TÂY 






TUYỂN TẬP TÁC PHẨM 

WILLIAM SHAKESPEARE 



© TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY 
giữ bản quyền về tô chức, bô’ cục và trình bày 



TUYỂN TẬP TÁC PHẨM 

VVILLIAM SHAKESPEARE 


NHÀ XUẤT BẢN SÂN KHẤU 
TRUNG TÂM VĂN HÓA NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY 



Trong lần in này, chúng tôi giữ nguyên cách phiên âm như ở các 
lần in trước; chỉ riêng tên tác giả chúng tôi viết theo ngôn ngữ gốc. 



LỜI GIỚI THIỆU 


VVilliam Shakespeare là một trong số những nhà văn hóa vĩ đại nhất của nhân loại. 
Từ lâu, sáng tác của ông đã vượt ra ngoài phạm vi nước Anh để trở thành tài sản 
chung của thế giới, thành gia tài quý báu nhất mà nghệ thuật kịch thế giới để lại cho 
chúng ta học tập, tiếp thu và phát triển. Tính thời sự của gia tài ấy không mảy may 
giảm đi mà trái lại tăng lên cùng năm tháng. Chỉ riêng trong nửa đầu thế kỷ XX, số 
công trình viết về ông đã nhiều hơn số công trình của ba thế kỷ trước cộng lại. 

Bí quyết tạo thành tính bất tử, tính thời sự và tính toàn nhân loại của gia tài ấy 
chính là ờ điểm ông đã trung thành nói lên những nguyện vọng, những ước mơ, 
những hoài bão thầm kín nhất của nhân dân Anh và từ chỗ phản ảnh trung thành 
tính nhân dân của một nước cụ thể, ông cũng đồng thời phản ảnh một cái gì cũng 
bất tử như nhân dân, đó là nhân loại. 


I - THỜI ĐẠI 


Hoạt động văn học của Shakespeare gắn liền với cả một trào lưu tư tưởng và 
nghệ thuật vĩ đại đã lôi cuốn Châu Âu từ giữa thế kỷ XIV, gọi là thời văn nghệ Phục 
hưng. Đó là một thời đại đầy những mâu thuẫn gay gắt trong xã hội. 

Do sự phát triển của các đô thị, mở rộng thị trường thế giới nhờ việc phát hiện ra 
Châu Mỹ và con đường biển sang Ân Độ, những mầm mống tư bản chủ nghĩa đang 
hình thành trong lòng xã hội phong kiến Châu Âu lớn lên nhanh chóng phá vỡ cái 
vỏ phong kiến bấy lầu kìm hãm nó. Tầng lớp thị dân đang lớn nhanh phải chống lại 
nhiều mặt cản trở của phong kiến: Nó phải phá vỡ chế độ cát cứ phong kiến, hàng 
rào thuế khoá để thống nhất thị trường nội địa và tạo lập những dân tộc. Nó phải phá 
bỏ những quan hộ sản xuất phong kiến để tăng sức sản xuất. Nó phải đập tan thần 
học đã trói buộc tư tưởng để xây dựng những khoa học giúp nó chinh phục thế giới; 



6 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đồng thời nó phải xây dựng một văn hoá riêng, một hệ tư tưởng riêng đé đáp ứng 
những lạc thú thế gian chung cho mọi người chống lại thứ tư tưởng an bần, khổ 
hạnh, chịu kiếp tôi đòi của nhà thờ Thiên Chúa giáo. 

Trong cái đà này xuất hiện những người khổng lồ về văn hoá. Như Enghen viết 
trong Biện chứng pháp của tự nhiên : "Đó là bước ngoặt tiến bộ vĩ đại nhất mà nhân 
loại xưa nay mới thấy. Một thời đại cần đến những người khổng lồ về mặt tư tưởng, 
về nhiệt tình và về tính cách, khổng lồ về tài năng mọi mặt, và về sự hiểu biết sâu 
rộng của họ". Một loạt người khổng lổ xuất hiện: Đantê (Dante) ở Italia, Xecvantet 
(Cervantes) ở Tây Ban Nha, Rabơle (Rabelais) ở Pháp. Họ xây dựng nên nền văn 
học mới nhằm giải phóng con người thoát khỏi những ràng buộc của tôn giáo và hệ 
tư tưởng phong kiến. Nội dung của nó là tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa, tinh thần tự 
do dân chủ; hình thức của nó là ngôn ngữ dân tộc đã đạt đến trình độ nghộ thuật 
mẫu mực. 

Nhưng thời đại Phục hưng cũng đồng thời là thời đại tích lũy nguyên thuỷ của 
tư bản, thời đại nông dân bị phá sản, bị bóc lột cùng cực và nổi lên bạo động, thời 
đại mở đầu sự thống trị nghiệt ngã của đồng tiền. Hai mặt mâu thuẫn này trong 
bản thân cuộc sống đều được ít nhiều phản ảnh trong các tác phẩm của các nhà 
nhân đạo chủ nghĩa, làm thành tính nhân dân sâu sắc của họ. Nhưng có thể nói 
không ở đâu mà hai mặt này thể hiện sâu sắc bằng ở Shakespeare; ở đấy chúng 
làm thành một mâu thuẫn đau đớn trong từng tác phẩm, khiến cho tác phẩm càng 
có sức thu hút lạ thường, vì người đọc khó lòng phân biệt được đây là tiếng cười 
hay tiếng khóc, là sân khấu hay cuộc đời. Điều này cũng có cái nguyên nhấn 
khách quan của nó. 

Thực vậy, không ở đâu mà mật vinh quang và mặt đen tối của thời tích lũy 
nguyên thuỷ của tư bản lại cụ thể cho bằng ở quê hương nhà thơ. ở thế kỷ XVI, 
nước Anh có bước ngoặt lớn về mọi mặt: kinh tế, xã hội, văn hoá, biến thành "nước 
điển hình của tích lũy nguyên thuỷ của tư bản", như lời nhận định của Mác (Marx). 

Shakespeare sống trong giai đoạn mà nền móng của chế độ phong kiến đang 
tan rã ở Anh. Sang thế kỷ XVI, nước Anh đã rời khỏi con đường sản xuất nông 
nghiệp tự túc để chuyển sang nền kinh tế thị trường, sản xuất để bán. Đối tượng 
xuất cảng chính là len. Để có nhiều len xuất cảng, bọn đại địa chủ cướp đất của 
nông dân, biến đất cày thành đồng cỏ mênh mông để chăn cừu. Nông dân mất hết 
nhà cửa, ruộng vườn, trở nên đói khổ đi lang thang khắp nơi. Tômat Morơ 
(Thomas Moore), nhà tư tưởng nổi tiếng thế kỷ XVI trong quyển Nước lý tưởng 
viết: "ở tất cả mọi nơi, cừu là con vật rất hiền lành và sống kham khổ, thế mà ở 
đây, nó trở nên hung tợn và tham lam đến nỗi ăn thịt cả người, làm cho nông thôn, 
nhà cửa và làng mạc vắng tanh". Còn nhà vua thì ra sức ủng hộ bọn quý tộc mới, 
ban hành những luật lộ cấm nông dân không được lang thang. Riêng dưới thời 
Henry VIII (1509-1547), cha của nữ hoàng Elizabet (1558-1603), 72.000 nông 
dân "lang thang" bị giết. Những người nông dân này đã thành "tự do" ở chỗ thoát 



LỜI GIỚI THIỆU 


7 


ly khỏi mọi ràng buộc phong kiến và mất tất cả tài sản. Họ kéo nhau vào các xí 
nghiệp, công trường và biến thành những người vô sản. Quảng đại nông dân đã 
nhiều lần nổi dậy. Đặc biệt nổi bật là cuộc khởi nghĩa nông dân năm 1607 đã lôi 
cuốn một phần nhân dân quan trọng miền Trung nước Anh. Nhưng các cuộc khởi 
nghĩa đều bị đàn áp và nước Anh thời Shakespeare bị bao phủ bởi những thớt chặt 
đầu và những giá treo cổ" (Môrôdốp). vế thái độ trắng trợn của bọn quý tộc đối 
với nông dân, ta có thể tìm thấy trong Côriôlanut (viết năm 1608) lời tố cáo đanh 
thép: "Họ chẳng bao giờ cần đến chúng tôi cả. Họ để chúng tôi chết đói trong khi 
kho của họ đầy nứt đố đổ vách; họ ban hành những luật lộ để bênh vực bọn cho 
vay nặng lãi, ngày ngày thu hồi những sắc lệnh bất lợi cho bọn giàu có và ban 
hành những luật lê gắt gao để kìm hãm, trói buộc, đàn áp dân nghèo. Nếu chiến 
tranh không nuốt sống chúng tôi thì họ cũng sẽ nuốt chúng tôi. Đấy, tình yêu của 
họ đối với chúng tôi là như thế đấy" (Hồi I, Cảnh 1). 

Tầng lớp quý tộc đi theo con đường tư sản hoá và giai cấp tư sản ra sức ủng hộ 
nhà vua thống nhất quốc gia chống lại bọn phong kiến phân quyền, thực hiện thống 
nhất thị trường nội địa, đồng thời chống lại Tây Ban Nha lúc bấy giờ mạnh nhất thế 
giới về hải quân để giành lấy chủ quyền về ngoại thương. Kết quả là trong một thời 
gian ngắn, nước Anh đã đứng đầu thế giới về thương nghiệp và hải quân. Trận đại 
thắng năml588 của hạm đội Anh đánh tan hạm đội Tây Ban Nha mở đường cho 
việc buôn bán đại quy mô, kỷ nguyên xâm lược thuộc địa. Đó cũng là lúc phát triển 
mạnh mẽ tinh thần yêu nước, cũng như triết học và vãn học nghệ thuật. 

Những thay đổi về kinh tế và xã hội là cơ sở thuận tiện để tiếp thu và phát triển 
những tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa thời Phục hưng. Vô số tác phẩm Pháp, Italia, 
Tây Ban Nfca được dịch sang tiếng Anh. Nước Anh trước đây còn lạc hậu về mặt văn 
hoá đã đuổi kịp các nước tiên tiến và đứng đầu Châu Âu về triết học. Franxit Bâycơn 
(Francis Bacon), nhà duy vật vĩ đại, mở đầu sự đoạn tuyệt với thần học, kêu gọi xây 
dựng kho í học thực nghiệm dựa trên khảo sát thực tế, đã có một ảnh hưởng sâu sắc 
tới toàn ớộ tác phẩm của Shakespeare. Hàng loạt nhà thơ trữ tình xuất hiện, kịch 
đang phát triển rầm rộ. 

Nhưng cũng chính ở nước Anh, sự bần cùng hoá của nông dân diễn ra sâu sắc 
hơn ở đâu hết. 

Để tích lũy tư bản, bọn thống trị đã làm đủ mọi cách: cướp đoạt, cho vay nặng 
lãi, xâm lược thuộc địa. Như Mác viết: "Lịch sử của sự tưóc đoạt này được viết trong 
sử sách của nhân loại bằng tiếng nói của lửa và máu... Sự tước đoạt những người sản 
xuất trực tiếp được tiến hành với sự dã man tàn nhẫn nhất, dưới áp lực của những 
dục vọng hèn hạ nhất, bẩn thỉu nhất, vụn vặt nhất và điên cuồng nhất”. 

Và sau khi làm nhiệm vụ tố cáo những bất công của chế độ phong kiến, giai cấp tư 
sản đã phơi bày bộ mặt thực của mình: "Tại mọi nơi nó nắm được quyền thống trị, giai 
cấp tư sản đã đập tan mọi quan hệ phong kiến, gia trưởng thi vị. Nó đã xé toang không 
thương tiếc những dây xích sặc sỡ đã từng buộc chặt con người vào "các đấng quân 



8 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chủ trời cho" của họ, mà không để lại gì giữa người với người một liên hệ nào khác 
ngoài cái quyền lợi trần truồng "tiền trao cháo múc" một cách tàn nhẫn. Trong làn 
nưóc bãng giá của sự tính toán ích kỷ, nó đã dập tắt tất cả mối rung cảm thiêng liêng 
của sự chiêm ngưỡng ngây ngất của tôn giáo, lòng nhiệt tình có tính chất hiệp sĩ, tính 
đa cảm phi-lit-tanh... Tóm lại, nó đã thay thế sự bóc lột bị che đậy bởi những ảo tưởng 
tôn giáo và chính trị bằng sự bóc lột công khai, trơ trẽn, trắng trợn và súc vật" (1) . 

Một loạt người quỷ quyệt, tàn nhẫn, vô liêm sỉ xuất hiện: những Sailôc, Iagô, 
Etmun, Mãcbet ra đời, điển hình cho cái thời đại mà theo Mác, "mới sinh ra đã toát 
tất cả máu và bùn ở mọi lỗ chân lồng". 

Shakespeare là con người của cái bước ngoặt lịch sử vĩ đại và đau thương ấy. Con 
người này sống như thế nào và nhìn cuộc sống như thế nào? 


II - CON NGƯỜI 


Ông sinh ngày 23 tháng 4 năm 1564 ở thành phố Xtratfo trên sồng Ayvon, thuộc 
quận Yorsơ miền Trung nước Anh. Đó là một thành phố nhỏ, chung quanh là ruộng 
và đổng cỏ xanh. Cậu bé VVilliam lớn lên giữa khung cảnh thiên nhiên thanh tú, làm 
quen với con sông đẹp, những câu chuyện và những bài hát dân gian, những điều 
này sau này sẽ để lại một ấn tượng tươi mát trong các tác phẩm của tác giả. Cha ông 
- Jon Shakespeare là một thương gia khá giả, làm nghề bán len, bán tất Uy, đã từng 
giữ nhiểu chức và cả chức thị trưởng thành phố. Lúc lên bốn, cậu đã trông thấy cha 
mặc lễ phục chủ toạ những chợ phiên, ông thị trưởng này rất khuyến khích việc 
diễn kịch ở thành phố minh. Trong sò tám đứa con ông, Etmun, sinh sau \ filliam 16 
năm trở thành diễn viên và chết năm 46 tuổi. Cách đấy 30 cây số là cành phố 
Coventri nổi tiếng về những vở kịch tôn giáo hàng năm và gần hơn, chỉ cách hai giờ 
đi bộ, là lâu đài Kêniwơc. Năm 1575, nữ hoàng Elizabet đến ở lâu đài Kênivvơc 19 
ngày liền. Đó là những ngày tráng lệ, người ta đua nhau diễn kịch. Chắc chắn cậu bé 
11 tuổi, con ông thị trưởng không vắng mạt tại các cuộc biểu diễn này. 

Lên bảy, cậu vào học trường thành phố, gọi chung là "trường ngữ pháp", thuộc 
loại nổi tiếng lúc bấy giờ. Trong trường này người ta dạy tiếng Latinh, một ít Hy 
Lạp và học các quy tắc từ chương học. Trình độ học tuy chưa cao nhưng nó cũng đã 
giúp cậu bé quen với thơ tình ái của ôvit, Hôrat, kịch của Plôt, Chuyện những con 
người trứ danh của Plautut và lịch sử Anh. Những điểu này thấy rất rõ trong các tác 
phẩm đầu tiên của ông. 


(1) Mác và Engen toàn tập, tập 4, xuất bản lần thứ 2, 1955. 



LỜI GIỚI THIÊU 


9 


Những ngày rảnh, gia đình đi dạo ngắm cảnh nông thôn tươi mát bao quanh. 
Những ngày chủ nhật cả gia đình đến nhà thờ thành phố nghe giảng kinh Phúc âm. 
Nhưng có một điều rất lạ khiến ông khác mọi nhà văn hoá thời Phục hưng, đó là 
trong toàn bộ sự nghiệp vãn học đồ sộ của ông, gần như vắng mặt ảnh hưởng của 
kinh Phúc âm trong khi ảnh hưởng này rất sâu sắc ở mọi nhà văn, nhà thơ Anh. 

Nhưng gia đình của Shakespeare sa sút nhanh chóng, cho nên năm 14 tuổi ông 
thôi học, không được tiếp tục vào trường đại học mà phải làm giúp việc gia đình. 
Năm 18 tuổi, Shakespeare lấy một người vợ hơn mình 8 tuổi. Cuộc sống của gia 
đình càng chật vật vì sau ba năm kết hôn ông đã có ba con. 

Năm 1585, Shakespeare đi bộ đến Luân Đôn trong khi các vở kịch của Lili, 
Maclô, Grim và Kít đang chinh phục khán giả Thủ đô. Krixtôíơ Maclô (1564-1593) 
là người sáng lập ra bi kịch Anh thời Phục hưng với những vở kịch thấm nhuần tinh 
thần dân chủ, tự do và vô thần (Tacmeclan, Fauxtơ), đặc biệt với vở Người Do Thái 
ở đảo Mantơ, người Do Thái Barabat có thể sánh với Sailôc trong Chàng thương 
nhân thành Vơnỉ: Ông sẽ cung cấp cho Shakespeare tư tưởng nhân đạo và những 
hình ảnh nhân vật đồ sộ từ Sailôc đến Măcbet, Lia, Côriôlanut. Giôn Lili (1554- 
1604) với những vở hài kịch độc đáo, tế nhị, mang tính huyền thoại như Người đàn 
bà trên mặt trăng, Enđimiôn, Miđat và những bài hát nhí nhảnh, yêu đời, báo trước 
những vở kịch rộn ràng như Giấc mộng đêm hè, Lắm tiếng mà chẳng có gì. Rôbớc 
Grim (1558-1592) với những vở kịch như Giắc N đã miêu tả nhân dân rất sinh 
động, nội dung phong phú, tuy bi đát nhưng bao giờ cũng kết thúc vui vẻ, đã để lại 
một ảnh hưởng rất rõ trong Perikỉét, Ximbơlin, Cơn bão. Và cuối cùng Tomat Kít 
(1558-1594), bậc thầy trong nghệ thuật trình bày một hành động chặt chẽ, căng 
thẳng và không ngừng phát triển nhanh chóng, đặc biệt trong vở Hămlet của ông. 

Đến Luân Đôn trong những ngày huy hoàng nhất của kịch trường Anh, 
Shakespeare đã tìm thấy một thế giới những tình cảm mới mẻ, những để tài, những 
nhân vật và toàn bộ kỹ thuật của kịch trường Phục hưng. Quan trọng hơn, ông đã 
nắm được con người xem kịch. Lúc này ở Luân Đôn có hai loại sân khấu dành cho 
hai loại khán giả khác nhau. Bên cạnh sân khấu dành cho các khán giả "thượng lưu" 
(quý tộc, tư sản giàu), còn có sân khấu dành cho khán giả bình dân gồm thợ thủ 
công, thuỷ thủ, nông dân tại các làng gần Luân Đôn, đầy tớ các nhà quyền quý, học 
sinh và sinh viên. Quảng đại quần chúng không biết chữ rất ham xem loại kịch này. 
Lớp khán giả này yêu cầu kịch phải nói lên những điều họ ấp ủ, phải vạch trần 
những tật xấu, nêu lên sự thắng lợi của tư tưởng nhân đạo, chống lại tư tưởng khổ 
hạnh giả dối của phong kiến và nhà thờ, khẳng định giá trị yêu ghét của quần chúng 
và sức mạnh của quần chúng. Shakespeare không viết cho tầng lớp quý tộc, tầng lớp 
được gọi là "thượng lưu" vốn tìm ở nghệ thuật một sự tiêu khiển và do đó thiên về 
mặt kiểu cách, ngôn ngữ cầu kỳ, tình cảm giả dối, hình thức gò bó. Như một nhà 
phê bình nói, "ông nói với nhân dân" và tìm một hướng đi cho nghệ thuật của mình 
là "đưa ra một tấm gương trong cuộc sống" {Hămỉet, Hồi III, Cảnh 3). 



10 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Nhưng Shakespeare còn phải chịu đựng nhiều thử thách, sống cuộc đời lận đận, 
khó khăn trước khi thực hiện được mơ ước của mình. Theo những công trình khảo 
sát công phu về đời ông, ông đã phải làm mọi côug việc hèn kém tại rạp hát trước 
khi viết kịch: giữ ngựa cho khách xem, soát vé, nhắc vở, rồi đóng những vai phụ, 
chẳng hạn vai hồn ma của cha Hãmlet, nhưng trước đó là những vai phụ trong các 
vở kịch của người khác. Dần dần ông được làm diễn viên, và cuối cùng thành một 
nhà viết kịch và đạo diễn. Cuộc sống này đã có tác dụng lớn đối với tư tưởng và 
nghệ thuật của tác giả. Cuộc sống lao động vất vả từ nãm 14 tuổi chính là cái trường 
đời làm cho tác giả thành con người của nhân dân, hiểu xã hội một cách sâu sắc. Nó 
cũng làm cho tác giả thành một người am hiểu sân khấu toàn diện từ tâm lý khán giả 
đến kỹ thuật diễn xuất, đạo diễn. Kinh nghiệm thực tiên về sân khấu là điều không 
thể thiếu trong việc đào tạo một kịch tác gia toàn diện. 

Nhưng Shakespeare không chỉ là con người của sân khấu. Cũng như mọi nhà văn 
hoá thời Phục hưng, ông cố gắng làm một học giả. Những năm Shakespeare sống ở 
Luân Đôn là những năm học tập cần mẫn. Qua những tác phẩm, dù là các bài thơ 
xonnê hay các vở kịch, ta thấy rõ ông khá thạo tiếng Pháp, tiếng Ý là ngôn ngữ 
những nước đi trước nước Anh trong phong trào Phục hưng. Shakespeare thông thạo 
xonnê của Pêtrac, biết nhiều về kịch Ý, đã đọc Xecvantet, Rabơle, nhất là chịu ảnh 
hưởng tư tưởng hoài nghi của Môngtenhơ (biểu lộ rất rõ trong Hămlet), đã cố gắng 
rất nhiều để học luật, vạn vật, lịch sử, triết học. Nhất là ông đã chú ý đến triết lý duy 
vật của Bâycơn, lịch sử của Hôlinset, cũng như văn học dân gian. Đành rằng đây đó 
vẫn còn có một vài chi tiết không đúng chổ, một tên người, tên đất dùng sai, một số 
điển tích hiểu không đúng v.v... những điều mà một học giả uyên bác như Bílycơn 
nhất định không phạm. Nhưng trình độ sâu sắc vô địch của những vấn đề luân lý, sự 
phong phú về tư tưởng, phạm vi rộng rãi về kiến thức, cùng với cái nhân loại muôn 
hình muôn vẻ hoạt động trên một thao trường mênh mông bao gồm Hy Lạp, La Mã, 
đến Xcốtlân, Đan Mạch, từ cổ đại đến hiện đại cũng đủ nói lên tinh thần nghiêm 
túc, khổ học của tác giả đối với nghệ thuật và đủ để xoá tan những câu chuyện 
hoang đường về chàng Shakespeare dốt nát. 

Đoàn kịch Shakespeare gia nhập đầu tiên là đoàn kịch của hầu tước Xtrangiơ. 
Ông không phải là một diễn viên nổi tiếng, ông chỉ đóng những vai phụ như vai cha 
của Hămlet. Trái lại, về mặt sáng tác, chỉ trong một thời gian ngắn, những vở kịch 
của ông đã làm bá chủ kịch trường. Ông bắt đầu viết kịch vào khoảng 1588. Bốn 
năm sau, trước khi chết, Rôbơc Grin đã thấy ở Shakespeare "đối thủ đáng sợ nhất" 
và khuyên các bạn viết kịch nên giải nghệ đi thôi bởi vì mọi cố gắng đối chọi đều 
sẽ vô ích. 

Hoạt động sân khấu của Shakespeare tạm đình lại trong hai năm (1592-1594) vì 
nạn dịch và bạo động ở Luân Đôn. Lợi dụng hoàn cảnh này, Shakespeare viết hai tập 
thơ trữ tình là Vênut và Ađônit (1593) và Lukrexơ (1594). Hai tạp tập thơ này đều để 
tặng hầu tước xứ Xaothămtân là Henri Raiôthêtxli, một vị Mạnh Thường Quân về 



LỜI GIỚI THIỆU 


11 


nghệ thuật. Hình ảnh Raiôthêxli chính là điển hình của chàng thanh niên mã thượng, 
đẹp trai, của các chàng Rômêô, Fecđinăng, Batxaniô, Flôrizen, Birôn trong các vở 
kịch sau này. Hai tập thơ này ngay lúc đương thời đã được hoan nghênh nhiệt liệt. 
Shakespeare được gọi là "chàng Shakespeare với cái lưỡi bằng mật ong" và được 
sánh ngang hàng với thi sĩ Ôvit của La Mã. Nó chứng tỏ Shakespeare đã tiếp thu 
được toàn bộ tinh hoa của thời Phục hưng Y. Đọc lên ta thấy những câu thơ nhẹ 
nhàng với một trình độ tế nhị chẳng kém gì Pêtrac. Những tập thơ này cũng như 154 
bài xonnê của tác giả, đã khiến tác giả trở thành một trong những nhà thơ trữ tình 
lớn nhất của Anh và chỉ riêng chúng cũng đủ làm cho Shakespeare bất tử. Tuy vây, 
đối với thế giới, nó đành mang một số phận éo le. Nó khó dịch quá, vì quá tế nhị và 
quá kín đáo. Nhưng lý do chính là Shakespeare còn viết những vở kịch lôi cuốn cả 
nhân loại, cho nên những bài thơ tình tuyệt diệu kia bỗng dưng phải lùi xuống hàng 
thứ yếu. 

Có thể nói từ 1594 trở đi, suốt mười mấy năm liền, các vở kịch của 
Shakespeare đã tuyệt đối làm bá chủ kịch trường Anh. Đố là thời gian sáng tác sôi 
nổi, cứ mỗi năm Shakespeare viết hai vở kịch. Hơn thế nữa, Shakespeare lại còn 
diễn kịch, đạo diên, lãnh đạo đoàn kịch của mình ở rạp hát Globus lớn nhất Luân 
Đôn. Và ông đã hoàn tất sự nghiệp vĩ đại nhất về kịch trong lịch sử nhân loại: 37 
vở kịch (theo những công trình khảo sát nghiêm túc nhất), hầu hết là kiệt tác, 
trong đó hiện lên tất cả nước Anh: Nước Anh tha thiết yêu đời, nước Anh hưng 
thịnh, nhưng đồng thời cũng là nước Anh đau thương trong thời tích luỹ nguyên 
thuỷ của tư bản. 

Năm 1612, ông rời khỏi kịch trường. Nguyên nhân của việc này không phải vì 
nguồn thơ đã cạn, mà vì thị hiếu triều đình đã thay đổi: vua Jăc I chỉ thích loại kịch 
kiểu cách, quý tộc. Sân khấu xưa là một nơi tương đối tự do, nay bị kiểm soát gắt 
gao. Nhà pháp sư của ngôn ngữ rời khỏi kịch trường trở về cuộc sống yên lặng ở quê 
hương cho đến khi chết (ngày 23 tháng 4 năm 1616), trùng với ngày sinh. 

Đời Shakespeare thực là đơn giản. Đã mấy thế kỷ nay bao nhiêu người tìm tòi 
nghiên cứu để thấy những chi tiết "cá nhần", những đặc điểm rõ rệt hơn trong cuộc 
đời tư của Shakespeare, nhưng đều không đạt mục đích. Điều đó nào có riêng gì đối 
với Shakespeare. Trong thế kỷ XVII, địa vị người viết kịch rất thấp, viết kịch không 
phải là một nghề. Mặc dầu các vở của Shakespeare được mọi người hoan nghênh, 
nhưng không có mấy ai quan tâm đến cuộc đời của tác giả. Các nhà bác học coi 
thường lối "kịch bình dân" và cho rằng tác giả của nó không đáng để ý. Những tác 
phẩm của Shakespeare không cho ta biết gì về cuộc đời của tác giả. Tác giả hoàn 
toàn hy sinh mình để nhường chỗ cho nhân vật. Các bài thơ trữ tình chỉ nói đến một 
tình yêu không toại nguyện, lòng khao khát chờ mong của mọi kẻ chân tình. 

Tinh trạng thiếu thốn tài liệu này chính là cơ sở cho những "lý thuyết" muốn phủ 
nhận sự tồn tại của Shakespeare. Một số học giả tư sản nêu lên cái gọi là "vấn đề 
Shakespeare", và trong mấy thế kỷ nay vấn đề này đã làm tốn rất nhiều giấy mực. 



12 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Nhiều học giả cho rằng một sự nghiệp phi thường như thế lẽ nào lại không phải 
do một quý tộc đương thời, học vấn bao la thiên kinh vạn quyển làm ra? Lẽ nào nó 
lại là sự nghiệp của một anh chàng học trường ngữ pháp, chưa bước chân vào đại 
học ngày nào và là con một thương nhân phá sản? Họ cố tìm những tài liệu, và sẵn 
sàng xuyên tạc tài liệu để chứng minh rằng Shakespeare học hành dốt nát, vì ăn cắp 
mà bỏ trốn đến Luân Đôn để tránh truy nã, và sau đó vào một rạp hát. Họ bảo 
Shakespeare không hề viết vở kịch nào, trái lạ, các vở kịch là những tác phẩm của 
một học giả quý tộc, học vấn uyên thâm, tài năng xuất chúng, nhưng vì "thể diện" 
nên phải mượn tên của Shakespeare. Sau khi phủ nhận vai trò đích thực của 
Shakespeare, dĩ nhiên người ta phải tìm tác giả thực tế, và tác giả ấy dĩ nhiên phải 
là con người thông thái nhất nước Anh thời bấy giờ. Người được chọn đầu tiên là 
nhà triết học Franxit Bâycơn, rồi đến hầu tước Htuác dơ Vêrây, hầu tước Ưyliam 
Xtanli, Giônxân, hầu tước Ôcxfo v.v... Mọi "thuyết" này chẳng có một cơ sở khách 
quan nào hết. Mọi người đồng thời quen biết Shakespeare như Ben Jônxơ đều 
chẳng ai mảy may hoài nghi về vấn đề tác giả, chẳng ai nói đến một Shakespeare 
nào khác ngoài anh chàng học "trường ngữ pháp". Lại có xu hướng cho rằng 
Shakespeare chỉ viết một nửa số tác phẩm, nửa còn lại phần lớn do người khác viết 
bởi vì theo họ có những đoạn không xứng với tài năng của Shakespeare. Khoa khảo 
chứng học hiộn đại đã bác bỏ lập luận này. Người ta đã tìm được những bản viết 
tay của nhiều vở kịch không phải là bản sao mà chính là bản gốc với những sửa 
chữa của tác giả vào khoảng 1600. Tuy có nét chữ của người khác trong các phần 
chữa, nhưng toàn bộ là của Shakespeare. Những lý luận phủ nhận Shakespeare đều 
là những lý luận chủ quan, hoặc xuất phát từ thành kiến giai cấp, hoặc tách rời sáng 
tác cá nhân ra ngoài hoàn cảnh xã hội, xét một cách cô lập, và do đó cho rằng trong 
các tác phẩm có nhiều mâu thuẫn, thiếu nhâ't quán về tư tưởng và ngôn ngữ. Họ 
không thấy rằng những mâu thuẫn kia chính là ở trong cuộc sống và chính nó đà 
cấu tạo nên một Shakespeare đa dạng, muôn hình muôn vẻ, sâu sắc và mênh mông 
như cuộc sống vậy. 


III. QUÁ TRỈNH SÁNG TÁC CÁC vở KỊCH 


Người ta thường chia quá trình sáng tác kịch của Shakespeare thành ba giai 
đoạn: giai đoạn trước 1600, giai đoạn 1601-1608 và giai đoạn 1609-1612. Sự phân 
chia này không phải ngẫu nhiên mà phản ảnh hiện thực của xã hội Anh. 

Trong lịch sử Anh, giai đoạn trước 1600 là giai đoạn những lực lượng tiến bộ trong 
nước (tư sản và tầng lớp quý tộc theo xu hướng tư sản gắn liền với thương nghiệp và 
công nghiệp) đoàn kết với nhà vua để thống nhất đất nước, đập tan những thế lực 



LỜI GIỚI THIỆU 


13 


phong kiến tìm cách duy trì sự chia cắt đất nước. Bấy giờ có hai vấn đề đặt ra: sự hình 
thành nhà nước đân tộc tư sản và sự hưởng thụ những lạc thú của cuộc sống khi sản 
xuất được giải phóng khỏi những xiềng xích phong kiến bấy lâu kìm hãm nó. 

Chính trong giai đoạn này, Shakespeare đã viết toàn bộ (trừ Henri VIII viết năm 
1612) những vở kịch lịch sử lấy tên gọi chung là các biên niên sử Anh: Hetiri VI (ba 
tập, 1590 - 1591), Risac /// (1592), Risac II (1594), Vua Giôn (1596), Henri IV (hai 
tập, 1597), Henri V (1598). Tất cả những vở này đều xoay quanh chủ đề quá trình 
đấu tranh thắng lợi chống lại bọn lãnh chúa phong kiến, sự thành lập chính quyền 
quân chủ tập trung và sự hình thành dân tộc. Đó là những vở kịch lạc quan, sổi nổi, 
đầy tính sử thi. Đặc điểm của giai đoạn này là niềm vui rộn ràng, lòng tin yêu vào 
cuộc sống, vào tương lai. Nó thể hiện toàn vẹn nhất ở những vở hài kịch tươi vui, 
đầy sức sống làm thành những vở hài kịch nổi tiếng nhất của tác giả: Hài kịch của 
những hiểu lầm (1589 - 1590), Hai chàng ở thành Veron (1593), Giấc mộng đêm hè 
(1595), Chàng thương nhân thành Vơni (1595), Những bà vợ vui vẻ ở Uynxo (1598), 
Lắm tiếng mà chẳng có gỉ (1599), Tuỳ theo ý muốn (1600). Cũng trong giai đoạn 
này, ông viết hai vở bi kịch: Rômêô và Juliet (1595) và Juliut Xêdar (1599). Tuy kết 
thúc của Rômêô và Juliet buồn thảm nhưng vẫn toát lên cái không khí phục hưng 
yêu đời, những cảnh cười sảng khoái. 

Trong giai đoạn này, một vấn đề thường được nêu lên: Tại sao trong lúc nồng 
dân bị bóc lột, đất đai bị mất, phải đi lang thang mà cuộc sống trong kịch 
Shakespeare lại tươi vui, rộn ràng như thế? Một nhà Shakespeare học Liên Xô cũ là 
A. Xtainơ cho rằng tiền đề để giải thích cơ sở lịch sử của các hài kịch của 
Shakespeare là thời mà Mác gọi là "thế kỷ hoàng kim" (thế kỷ XV) ở Anh. Vào cuối 
thế kỷ XIV ở Anh, sự lệ thuộc Trung cổ của nông dân trong thực tế đã mất. Tối đại 
bộ phận nông dân lúc này đã là những nông dân tự do, có nền kinh tế của mình. Con 
người nông dân tự do, không biết đến sự lệ thuộc nông nô, nhận thức được giá trị 
của mình đã hình thành. Thế kỷ XV là thế kỷ nước Anh tiền tư bản, gọi là "nước 
Anh xanh " (Green England), đối lập với "nước Anh đen" (Black England) thời 
Đickenx. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản đã gây nên những đau khổ, đã tước đoạt 
ruộng đất của nông dân, nhưng vẫn không làm họ quên được cái thời đại hoàng kim. 
Những kỷ niêm này vẫn sống trong những bài hát, những bài dân ca, những câu đố, 
những câu tục ngữ trong văn học truyền miệng của nhân dân mà các vở kịch của 
Shakespeare đã giữ lại một phần quan trọng. Các vở kịch của ông biểu lộ một xu thế 
chung của văn học Châu Âu thế kỷ XVI. Lúc này cá nhân hãy còn được quan niệm 
như là một cái gì đồng nhất và duy nhất, không có mâu thuẫn và không biến đổi 
trong quá trình phát triển. Xmirnôp gọi đó là "cá nhân theo quan điểm hình học" (1) 
cứng rắn "như một nguyên tử của Đêmôkrit”. Quan điểm này cũng được thể hiện ở 


(1) Lòi giói thiệu Ôtenlô trong Shakespeare toàn tập, quyển 6, "Nghệ thuật" xuất bản, 
Moxkva, 1960. 



14 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Bôcatxơ, Pêtrac (Y), Klemăng Marô, Rôngxa (Pháp), Maclô (Anh). Cơ sở của quan 
niệm này là quan điểm cho rằng bản chất tự nhiên của con người bao giờ cũng tốt, ta 
chỉ cẩn theo nó. Rabơle (Pháp) bảo mọi ham thích tự nhiên của con người bao giờ 
cũng chính đáng và người ta tin tưởng một cách "ngây thơ" và "không tưởng" rằng 
trong xã hội không có màu thuẫn đối kháng, cái đẹp, cái thiện sẽ thắng một cách 
"dễ dàng", chỉ cần kêu gọi, giáo dục là con người sẽ vứt bỏ mọi ích kỷ và cuộc sống 
sẽ tươi đẹp thôi. Quan điểm này là cơ sở của những vở kịch vui vẻ rộn ràng của 
Shakespeare. ơ đây tinh thần nhân đạo biểu hiện thực là đẹp đẽ nhưng không khỏi 
mang ít nhiều tính chất không tưởng, sức thuyết phục của nó, và đồng thời sự hạn 
chế của nó cũng ở đấy. 

Nhưng thời đại "nước Anh vui vẻ" (Merry England) quá ngắn ngủi. Từ 1597, 
người ta đã thấy "cái khối tiến bộ" tan rã. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp tư sản và nhà 
vua đã thành gay gắt. Nghị viện trước đây là chỗ dựa của nhà vua đang bắt đầu 
chống lại nhà vua. Sự chuyển biến này đã để lại dấu vết của nó trong Juliut Xêdar 
(1599) mà chủ để là cuộc đấu tranh giữa những lực lượng dân chủ và lực lượng quân 
chủ, độc tài, thể hiện trong nhân vật Xêdar. Ớ đây ta gặp một không khí nậng nề, đó 
là vấn đề chính quyền quốc gia không tìm ra lối thoát. Nó bắt người ta lo sợ trước 
tương lai, vì trong vở kịch, mặc dầu Brutut giết được Xêdar nhưng những lực lượng 
độc tài vẫn tồn tại và cuối cùng đã giết Brutut. Nó đánh dấu một bước chuyển biến 
Từ 1601 đến 1608, tức là dưới triều vua Jắc I, sự đoàn kết tạm thời giữa quý tộc 
và tư sản đã tan rã hẳn. Sau khi thống nhất quốc gia, chính quyền nhà vua đã thành 
trung tâm của những lực lượng phản động muốn phục hồi lại trật tự phong kiến. 
Những mầm mống của cuộc cách mạng tư sản (1642-1649) đang thai nghén, chờ 
đợi thiên tài của Mintơn (sinh năm 1608). Vấn đề đặt ra cho một nghệ sĩ thiến tài là 
phải có can đảm chọn, và phải chọn đúng, dứt khoát. Và Shakespeare đã làm thế. 
Trung thành với lý tưởng nhân đạo chủ nghĩa, Shakespeare đã đoạn tuyệt với những 
ảo tưởng phong kiến. Nhưng một điều còn vĩ đại hơn khiến ông trỏr thành nhà thơ 
lớn nhất của văn học thời Phục hưng đó là ông dám nhân thức rằng thời Phục hưng 
đã chết. Sự tích lũy nguyên thủy của chủ nghĩa tư bản đã đẻ ra những mâu thuẫn sâu 
sắc giữa giai cấp tư sản và quần chúng nghèo khổ. "Giấc mơ thời Phục hưng" đã 
chết. Shakespeare khồng phải là "nhà nhân đạo chủ nghĩa kiều thư phòng". Ông là 
con người của quần chúng. Ông đã dám nhìn thẳng vào thực tế, nêu lên sự tan rã đau 
đớn của các ảo mộng của con người trước sự tàn bạo và phũ phàng của tư bản. 
Nhưng không phải vì thế mà chủ nghĩa nhân đạo biến thành chủ nghĩa yếm thế, bi 
quan. Như Anixt nói điều này tuyệt đối không dẫn tới sự đầu hàng của chủ nghĩa 
nhân đạo mà chỉ bắt chủ nghĩa nhân dạo võ trang lại", để khắc phục cái nhìn phiến 
diện, cứng nhắc trước đây vào thế giới và con người phát triển sâu thêm, rộng thêm, 
thấm nhuẩn tính chất phê phán. Với cái nhìn ấy, cá nhân hiện ra phức tạp và đa 
dạng, đầy mâu thuẫn và sinh động. Đó là lúc Môngtenhơ phát hiện ra "cái tôi" đầy 
mâu thuẫn, khó hiểu, luôn luôn phát triển theo hoàn cảnh bên ngoài và nhận thức 



LỜI GIỚI THIÊU 


15 


rằng chỉ lý trí, lẽ phải thôi không đủ để giành thắng lợi; con đường đi đến chân lý, 
cái đẹp, hạnh phúc không thể đạt được dễ dàng mà phải trải qua những hoài nghi 
đau đớn, những tìm tòi gian khổ và vận lộn không ngừng. 

Trong hoàn cảnh ấy, Shakespeare đã dũng cảm đưa ra một cách thể hiện nhân vật 
hết sức mới mẻ: trên sân khấu hiện những con người đa diên, luôn luôn băn khoăn 
suy nghĩ tìm ý nghĩa của cuộc sống qua những hành động diễn biến nhanh như một 
cơn lốc. Và sau khi kết thúc một cách rực rỡ nền văn học Phục hưng với những vở 
hài kịch, Shakespeare đã mở đầu nền văn học cận đại bằng những bi kịch làm chủ 
kịch trường thế giới suốt mấy trăm năm nay: Hămlet (1601), Ôtenlô (1604), Măcbet 
(1605), Vua Lia (1607)... Chưa bao giờ ý nghĩa cuộc sống, hạnh phúc con người 
được đặt ra gay gắt hơn và bắt người ta suy nghĩ hơn. Ngay trong giai đoạn này, các 
vở hài kịch cũng đượm vẻ chua chát, bắt người ta suy nghĩ: Cái gì kết thúc tốt là cái 
ấy tốt (1602), Trôilut và Kretxida (1602)... 

Từ 1608 trở đi, thế lực quân chủ tạm thời thắng thế. Trên sân khấu, lối kịch kiểu 
cách, đáp ứng thị hiếu của quý tộc đã lấn át những vở kịch của ông. Lớp tư sản lúc này 
không muốn tìm võ khí ở kịch mà ở giáo lý Thanh chân (puritanism) chống lại kịch, 
bởi vì để lôi cuốn quần chúng thì tôn giáo là võ khí có tác dụng rộng lớn nhất. Trong 
hoàn cảnh ấy, tuy nội dung của kịch vẫn là sự phê phán đầy suy nghĩ và sâu sắc về 
cuộc sống, nhưng câu chuyện đã bị đẩy lùi vào xứ sỏ không tưởng của huyền thoại: 
Pêrỉklét (1609), Ximbơlin (1610), Câu chuyện mùa đông (1610), Cơn bão (1611). 

Tư tưởng chủ đạo nào đã đem đến sự thay đổi ấy? Phải chăng như Xmừnôp nói, đó 
là "một biện pháp để tồn tại?". Trong khi không thay đổi về thế giới quan, về tư tưởng, 
phải chăng tác giả phải khoác cho nó bộ áo hài kịch không tưởng kiểu Fletsơ? Hay 
như Anixt nói, đây là biểu hiện tinh thần lạc quan, tin tưởng vào những giải pháp thoả 
đáng tương lai, trong khi cuộc sống trước mắt không thể nào giải quyết được. Dù sao 
ta vần thấy tác giả cố tìm một cái kết "đại đoàn viên" cho một câu chuyện mà theo cái 
lôgíc khách quan của hành động thì phải kết thúc như Ôtenlô hay Hămlet. 

Nhưng dù cho quá trình sáng tác này có gồm nhiều giai đoạn khác nhau như vậy, 
trước sau chúng ta cũng chỉ có một Shakespeare duy nhất: Shakespeare, người tiêu 
biểu lỗi lạc cuối cùng của tư tưởng nhân đạo thời Phục hưng, với lòng kiên quyết 
nêu cao quyền tự do của con người trong vấn đề đòi quyền sống, quyền yêu đương 
và quyền hưởng hạnh phúc, đồng thời là người mở đầu nền văn học cận đại, là người 
đầu tiên lên tiếng bênh vực con người chống lại những tội ác mà đồng tiền gây ra 
trong cái xã hội vừa mới hình thành là xã hội tư bản. 


1) Nhửng vở kịch 'hiên niên sử' 

Người ta thường gọi những vở kịch lịch sử của Shakespeare trước 1600 là những 
vở "biên niên sử" (chronicles). Đó là vì toàn bộ các vở này làm thành một bộ biên 



16 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


niên sử sinh động và phong phú của nước Anh suốt mấy thế kỷ gần như liên tục: 
Riêng tên gọi các vở kịch cũng chứng minh tác giả cố tình đưa lên sân khấu toàn bộ 
quá trình hình thành dân tộc Anh qua các triều đại từ vua Giôn (1199-1216), Risac 
II (1377-1399), Henri IV (1399-1412), HenriV (1413-1422), HenrỉVI (1422-1461), 
Risac III (1483-1485), và Henri VIII (1509-1547). 

Phần lớn các vở kịch này đều dựa vào Biên niên sử của Anh , Ai Nhĩ Lan và 
Xcôtlân xuất bản năm 1577 của Hôlinset, lúc tác giả này hãy còn sống ở ngay cạnh 
Xtratfo. Shakespeare theo Hôlinset rất sát, có khi chuyển văn xuôi của Hôlinset sang 
văn vần. Ngoài ra, các vở kịch Vua Lia, Xỉmbơlin, Măcbet cũng đều lấy ở đấy. Vở 
kích biên niên sử nổi tiếng nhất là vở Henri IV. Toàn bộ vở kịch xây dựng trên sự 
đối lập: một bên là nhà vua luôn luôn lo tìm những mưu mô chống lại bọn lãnh chúa 
phong kiến và một bên là thái tử vô tư lự (sau này là Henri V), chỉ chơi bời với một 
lũ vô lại trong đó nổi bật nhất là gã Fanxtáp. Cuối cùng, thái tử hối hận và trước khi 
Henri IV chết, thái tử hứa từ bỏ tất cả lũ bạn bè du đãng để làm một ông vua hiền. 
Lời hứa này được thực hiện đẹp đẽ. Henri V lên ngôi đuổi bọn Fanxtáp và trở thành 
một ông vua mẫu mực. Nổi bật nhất trong vở kịch là gã Fanxtáp nhát gan, tham lam, 
trơ trẽn nhưng hết sức láu mép, và vui nhộn hết chỗ nói. Nhân vật này đã nổi tiếng 
khắp thế giới và trở thành một danh từ chung. 

Hai vấn đề quán triệt toàn bộ các vở biên niên sử và các vở kịch lấy để tài ở sử 
La Mã như .ỉulìut Xềdar, Entơni và Kliơpat‘rơ, Côriôlanut là cách đánh giá chế độ 
quân chủ tập trung và phương pháp xây dựng bối cảnh lịch sử mà Enghen gọi là "bối 
cảnh Fanxtáp". 

Shakespeare tán thành thống nhất quốc gia vào một chính quyền trung ương 
vững chắc. Ông mạt sát bọn lãnh chúa phong kiến hiếu chiến, hung bạo, tham 
lam, muốn duy trì tình trạng chia cắt đất đai đé bảo vệ quyền lợi ích kỷ của mình 
và nhận thấy tình trạng hỗn loạn, vô chính phủ (âm mưu, ám sát, chiến tranh) là 
tai hoạ đối với nhân dân. Trong hoàn cảnh đương thời, ông chỉ cố thể nghĩ đến 
một chế độ quân chủ tập trung do một ông vua hiền cai trị. Nhưng ông thấy rõ vua 
chúa nước Anh còn xa mới là những ông vua hiền, cho nên cái nhìn của ông đối 
với chế độ quân chủ đổng thời mang tính phê phán: Giôn là một tên hèn mạt, giả 
dối, Henri IV là người nhu nhược, Henri VIII khôn ngoan, giảo hoạt, biết che đậy 
tính chất bạo quân dưới mặt nạ công lý. Ông vua lý tưởng theo ông, phải như 
Henri V, vui vẻ, bình dân, thân mật với quần chúng, dân chủ với binh sĩ, biết dựa 
vào sức mạnh của dân mà thực hiện nhiệm vụ lịch sử. Chính vì vậy ông chống lại 
chế độ quân chủ tập trung khi thấy nó đi ngược lại nguyện vọng của quần chúng, 
và do đó, sân khấu của ông lại là diễn đàn của quần chúng nhân dân chống lại quý 
tộc (Juliut Xêdar, Côriôlanut). 

Xét về mặt nghệ thuật, "lần đầu tiên trong thi ca thế giói, Shakespeare đưa ra 
những mẫu mực của chủ nghĩa lịch sử, bằng cách xây dựng những hành động không 
phải trên thần thoại và truyền thuyết, mà đây là cái chủ nghĩa lịch sử đầy thi vị, nêu 



LỜI GIỚI THIỆU 


17 


bật quá khứ trong những bức tranh và những hình tượng đầy kịch tính, bằng cách 
nắm đúng từng thời đại và đưa ra một sự đánh giá chính trị và đạo đức của những 
động lực lịch sử" (l) . Đóng góp to lớn của ông về mặt này không chỉ ở điểm ông đã 
hoàn toàn thoát khỏi quan niệm thần bí, xem lịch sử như là sự thể hiện ý chí của 
Thượng đế, điều mà một vài học giả thời Phục hưng như Makiaven đã đạt được. Ông 
là người đầu tiên thấy được sự thống nhất chặt chẽ của số phận cá nhân với số phận 
của dân tộc, người đầu tiên nêu lên sinh hoạt xã hội của quần chúng bình dân (dân 
nghèo thành thị, nông dân, thương nhân, binh sĩ) để cho họ nói thẳng ý kiến của họ 
đúng như bản chất của họ trong thực tế. Tóm lại một chữ, ông đưa họ lên sân khấu, 
trực tiếp tham gia hoạt động chính trị của thời đại và cắt nghĩa sự thành công hay 
thất bại của nhà vua là ở chỗ nhà vua được họ ủng hộ hay bị họ chống lại. Lúc cần, 
ông đưa cả lãnh tụ nông dân khởi nghĩa như Jăc Kit lên sân khấu (Henri Vỉ). Đặc 
biệt, ông biết rút ra từ nhân dân cái "tinh thần của thời đại". Sự tái tạo quá khứ của 
ồng thường được so sánh với phương pháp khôi phục lịch sử của Oantơ Xcôt. Nhưng 
đây không phải là biện pháp sử dụng khảo cổ học để phục chế các chi tiết bên ngoài 
(quần áo, cách ăn, hình dáng các nhân vật), mà các nhà tiểu thuyết lịch sử gọi là 
"màu sắc thời đại". Trái lại, đây là cách đi sâu vào lịch sử, dựng lên cái bản chất 
đúng đắn của con người của thời đại, nhất là dựng lên những con người nông dân tự 
hào, những người bình dân La Mã để bộc lộ những mâu thuẫn trong xã hội. Chính vì 
vậy, mặc dầu có những chi tiết trái với lịch sử (thời gian, địa điểm, biến cố), 
Shakespeare vẫn xứng đáng với lời ca ngợi của Herde khi thấy trong sáng tác của 
Shakespeare "nhân loại, thế giới, lịch sử" và của Hainơ "con người Anh vĩ đại không 
chỉ là một nhà thơ mà còn là một sử gia... Không những Shakespeare hiểu các biến 
cố lịch sử của tổ quốc mình mà ông còn hiểụ các sự việc mà các nhà biên niên sử 
thời cổ đại cho chúng ta biết. Và chúng ta thực sự ngạc nhiên thấy rằng ở trong 
những vở kịch của ông, ông miêu tả quá khứ của La Mã với những màu sắc trung 
thành nhất". 


2) Các vở hài kịch 

Shakespeare viết đủ mọi loại hài kịch. Có những hài kịch vui tươi rộn ràng từ đầu 
chí cuối như Hai chàng thành Vêrôn, Giấc mộng đêm hè, Phí công đeo đuổi tình 
yêu, Đêm thứ mười hai, Những bà vợ vui vẻ ỏ Ưynxo ; có những hài kịch trong đó cái 
vui xen lẫn cái buồn, như Chàng thương nhân thành Vcmi, Trộilút và Krenxiđa, 
Timôn người Aten, v.v... 

Cơ sở của hài kịch của Shakespeare đã được Enghen nêu rõ bằng những đánh giá 
xuất sắc: 

"0! Thi ca trong các tỉnh của nước Anh mới thi vị làm sao! Thường thường anh 
m Đại bách khoa toàn thư của Liên Xô, mục Shakespeare. 


2 - SECHXPIA 



18 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


cảm thấy như là sống trong những golden days of merry Engỉand (Những ngày 
hoàng kim của nước Anh vui vẻ - N.D) và kìa anh thấy Shakespeare với khẩu súng 
trên vai, đi nhẹ nhàng trong những bụi rậm để tìm một con thú sân, hay là anh sẽ 
ngạc nhiên tại sao trên đổng cỏ xanh này lại không diễn ra trong thực tê một trong 
những vở kịch thần tiên của ông ta. Bởi vì hành động của vở kịch dù có diễn ra ở 
Ý, ở Pháp hay ở Nava, thì về căn bản trước mắt chúng ta, bao giờ cũng là cái 
Merry Englattd (nước Anh vui vẻ - N.D), tổ quốc của những người thường dân 
độc dáo, của những thầy học làm ra vẻ thông minh, của những người đàn bà đáng 
yêu và kỳ lạ, anh sẽ thấy rằng những hành động kia chỉ có thể xảy ra dưới bầu trời 
nước Anh. Chỉ trong một vài vở hài kịch, như Giấc mộng đêm hè, người ta mới 
cảm thây khí hậu mién Nam Châu Âu cũng như người ta cảm thấy điều đó trong 
Rômêố và Juỉìet"' u . 

Chủ đề của hài kịch là lời ca ngợi sự thắng thế của tư tưởng nhân đạo đối với 
những thành kiến Trung cổ. Đó là lời ca ngợi sự xuất hiện của con người mới, tự do, 
sung sướng. Trong Phi công theo đuổi tình yêu , vua Nava và ba triều thần kiên 
quyết bỏ cuộc sống, chạy vào sách vở, triết học kinh viện. Họ biến thành một hạng 
người gàn dơ rất tội nghiệp. Đột nhiên công chúa nước Pháp và ba cô thị nữ đến. 
Thô' là cả bôn chàng kia vất bỏ sách vở, thánh hiền, tất cả triết lý Trung cổ, vì con 
mắt đàn bà "sáng hơn cả ngọn lửa của Prômêtê, sáng hơn tất cả sách vở, tất cả nghệ 
thuật, tất cả các viện hàn lâm, con mắt ấy sáng tạo, nuôi dưỡng toàn thể loài người". 

Khung canh quen thuộc của hài kịch là "nước Anh xanh tươi" với những đồng 
cỏ, những cánh rừng, với những con người sống để mà yêu bất chấp uy quyển cha 
mẹ, như trong Giấc mộng đêm hè, Tuỳ theo ý muốn. Tinh yêu của họ tuy bị trắc trở 
nhưng cuối cùng họ dều được toại nguyện. Chính vì vậy, hài kịch của ông rất phong 
phú tính trữ tình và rất lôi cuốn, nên thơ. Các nhà phê bình thường gọi những vở hài 
kịch này là ngày hội tưng bừng của thời Phục hưng. Thực vậy, đây là những kiểu 
mẫu trước không có đã dành, mà sau này cũng không ai bắt chước được. Đó là vì cái 
giây phút vui vẻ kia quá ngắn ngủi trong lịch sử loài người. Xã hội tư bản đã bóp 
nghẹt cái vui, bắt nhân loại hàng thế kỷ phải đau khổ, quằn quại. Hài kịch từ nay sẽ 
đi một con dường khác, con đường của Môlie: cái vui không nằm trong cuộc đời mà 
nằm trong thái độ châm biếm chế nhạo cuộc đời. Xem hài kịch Môlie ta cười vỡ 
bụng. Nhưng đây là cười những lăng nhăng, nhảm nhí, những cái rởm và tật xấu của 
xã hội. Ta cười những cái trơ trẽn trong cuộc sống, chứ bản thân anh chàng đạo đức 
giả, các tiểu thư sính chữ, con người hà tiện, kẻ ghét đời có gì là vui đâu. Môlie có 
thể xem là vô địch trong việc tạo ra những cảnh ngộ, những tâm lý, những câu nói 
buồn cười. Nhưng tìm dâu thấy cái không khí tươi vui của Đêm thứ mười hai , tìm 
đâu thấy những con người như Maria, Viôla, Tôbi? Đó là vì khi Môlie ra đời thì 


(1) Mác và Engen hàn luận về nghệ thuật, bản Nga văn, "Nghệ thuật" xuâ't bản 1937, 
tr.646. 



LỜI GIỚI THIỆU 


19 


Shakespeare đã chết được sáu năm và nụ cười Shakespeare, nếu có thể bắt gặp ở 
Rabơle, ở Bôcátxơ, thì sau đó đã thuộc về dĩ vãng và chỉ có thể quay lại với một xã 
hội khác thay thế xã hội tư bản. 

Bên cạnh việc ca ngợi sự đắc thắng của tư tưởng nhân đạo, việc chế nhạo cảnh 
tan rã của chế độ phong kiến phân quyền cũng là một chủ đế của hài kịch. Không 
phải ngẫu nhiên mà nhân vật Fanxtáp lại xuất hiện hai lần làm nhân vật chính của 
biên niên sử Henri V và vở hài kịch Những bà vợ vui vẻ ở ưynxo, Fanxtáp chính 
là hiện thân của sự đổ vỡ của mọi giá trị phong kiến. Y là một quý tộc, nhưng đã 
vứt bỏ mọi cái mà phong kiến gọi là đạo đức. Y chỉ lo ãn chơi, rượu chè, ve gái, 
kiếm tiền và khoe các tật xấu của mình một cách công khai, khoái trá. Trong 
Những bà vợ vui vẻ ở ưynxo, y muốn ve cùng một lúc cả hai người đàn bà đẹp là 
bà Pagiơ và bà York để xoay tiền. Hai bà này mặc dầu có hai ông chồng hay 
ghen vẫn thấy rằng họ có quyền bông đùa, miễn là vẫn chung thuỷ với chồng. 
Các bà bày ra những mưu mô để đánh lừa Fanxtap. Kết quả, anh chàng quý tộc, 
kỵ sĩ, hiện thân của chế độ phong kiến trong những ngày tàn lụi, bị hành hạ đủ 
thứ, bị bỏ vào sọt quần áo bẩn, bị quẳng xuống sông, bị mọi người giả làm tiên 
trêu cho một mẻ. 

Thế kỷ XVI ở Anh không những tạo nên được một Shakespeare, tác giả duy nhất 
trong kịch trường thế giới, là một tác giả bi kịch kiêm hài kịch vĩ đại. Nó còn tạo 
nên cơ sở cho những vở kịch của ồng, ở đấy cái bi xen lẫn cái hài. Sự tan vỡ của thế 
giới hài kịch biểu lộ rõ rệt trong Chàng thương nhân thành Vơni, Timôn người Aten 
và trong Rômêô và Juliet. Trong Chàng thươìig nhân thành Vơni ta bắt gặp những 
chàng thương nhân yêu đời, coi tiền như rác, trên đời chỉ biết có tình yêu và tình 
bạn. Antôniô, một thương nhân triệu phú thành Vơni vì muốn giúp bạn là Batxaniô 
mà phải vay tiền lão Sailôc, một người Do Thái với một điều khoản kỳ quặc: nếu 
đến hạn không trả được thì hắn sẽ được quyền lóc một cân thịt của chàng. Không 
may, chàng không kịp trả nợ. Trong cơn nguy khốn này, Porxia, người yêu của 
Batxaniô, cải trang nam giới, làm trạng sư để bênh vực Antôniô. Vở kịch kết thúc 
bằng sự đắc thắng của chủ nghĩa nhân đạo; Sailôc bị kết án mưu sát công dân Vơni 
và bị tịch thu gia sản. Hình ảnh Sailôc tay cầm con dao đòi xẻo thịt người lương 
thiện đã làm cho vở kịch mang màu sắc bi đát. Trong Tư bản, Mác gọi Sailôc là điển 
hình của xã hội tư bản và mọi xã hội có giai cấp. 

Hài kịch của Shakespeare không có tác dụng to lớn đối với văn học bằng các bi 
kịch. Điều đó không phải do giá trị nghệ thuật của bản thân các tác phẩm, mà do 
chỗ xã hội sau Shakespeare đã khác. Để đấu tranh chống lại xã hội này, phải có 
những cách suy nghĩ khác. Gơtơ, Puskin, Banzac, Xtenđan chú ý trước hết tới các bi 
kịch và các vở biên niên sử. Các nhà hài kịch sau này đi theo con đường của Môlie. 
Hài kịch Shakespeare đã dạy cho chúng ta biết con người có thể tự do và sung sướng 
như thế nào, nhưng con người chỉ biết thưởng thức đầy đủ những vở kịch ấy khi họ 
thực sự tự do và sung sướng, tức là ở dưới chủ nghĩa xã hội. 



20 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


3) Các vở bi kịch 

Shakespeare đã để lại cho nhân loại một loạt bi kịch vĩ đại nhất về trình độ sâu 
sắc của tư tưởng, kịch tính của hành động, tính hiện thực của nhân vật, phản ánh 
được cơn khủng hoảng sâu sắc và toàn điện về tư tưởng của một thời đại. Trước hết, 
đó là cơn khủng hoảng của ý thức hệ và văn hóa Trung cổ trước sự tấn công của tư 
tưởng nhân đạo. Nhưng khi thế lực phong kiến chấm dứt ò thế kỷ XVII thì cũng là 
lúc chủ nghĩa nhân đạo lâm vào bi kịch. Lý tưởng giải phóng cá nhân để hưởng thụ 
một cuộc sống đã tan vỡ trước một tiêu chuẩn mới: đó là cuộc chạy đua điên cuồng 
theo lợi nhuận, chà đạp lên tất cả những giá trị mà chủ nghĩa nhân đạo đã từng nêu 
lên: con người, tự do, hạnh phúc cá nhân. 

Rômêô và Juliet (1595), mặc dầu có kết thúc buồn thảm nhưng vẫn còn là một vở 
kịch được viết với lòng tin say sưa vào sự toàn thắng của chủ nghĩa nhân đạo. Lần 
đầu tiên trong văn học nhân loại xuất hiộn tình yêu mộc mạc, chân thực, ngây ngất 
của tuổi trẻ. Hình ảnh đôi lứa Rômêô và Juliet kiên quyết bảo vộ tình yêu, bất chấp 
mối thù đời đời của hai gia đình trung cổ, trân trọng gìn giữ từng khoảnh khắc của 
giờ hội ngộ, sẩn sàng hy sinh tất cả để giữ trọn lời thể thuỷ chung là một thành tựu 
tuyệt vời của văn hoá Phục hưng. Nhân vật Mơkiuxiô, hiện thân của tư tưởng sống 
vui, thoải mái, là "gương mẫu của chàng thanh niên mã thượng của thời đại" 
(Puskin). Lôrân là một nhà tư tưởng nhân đạo chủ nghĩa khoác áo thầy tu. Tất cả nói 
lên lòng tin tưởng vào cái mới, vào tương lai, một lòng tin tha thiết chân thành vào 
hạnh phúc của con người. Nhưng điểu đó đã thay đổi khi ta gặp Hămlet. 

Với Hámlet (1601), ta bắt gặp con người hoang mang trước cảnh tan vỡ của 
những giá trị làm thành ý nghĩa của cuộc sống. Chủ nghĩa nhân đạo đã nứt rạn tuy 
chưa phải là tan vỡ. Ân tượng toát ra từ tác phẩm là nhận thức "thời đại này thực là 
hỗn loạn" (Hồi I, cảnh 5), đó là một thời đại đảo điên (out of joint), trong đó con 
người lâm vào cảnh hoang mang và đau xót. Trong khi thấy "con người là một kiệt 
tác cao quý làm sao!" (Hồi II, Cảnh 2), Hămlét vẫn không tìm ra ý nghĩa của cuộc 
sống: tình vợ chồng ư? Đó là sự lừa lọc. Tinh yêu ư? Đó là sự giả dối. Ngay cả sống 
hay không nên sống, đó cũng là vấn đề. Bao tin tưởng ngày xưa đều tan vỡ: "Trời 
hỡi trời! Bao nhiêu lạc thú trên đời này đối với ta sao mà chán chường, nhạt nhẽo và 
vô vị đến thế!.... Cả thế giới là một ngục thất mà Đan Mạch lại là cái ngục thất ghê 
tởm nhất!...". 

Lần đầu tiên trên sân khấu nhân loại, ta bắt gặp một con người phức tạp đến mức 
kỳ ảo, một tâm sự đau thương bị xâu xé giữa những tình cảm trái ngược, ta gạp con 
người luôn luôn muốn nhận thức và đánh giá lại mọi vấn đề của cuộc sống, luôn 
luôn cố gắng hành động có ý thức, muốn đấu tranh cho một cuộc sống tốt đẹp hơn, 
cồng bằng hơn, xứng đáng hơn. Như Bêlinxki nói: "Mỗi lời nói của Hămlét là một 
mũi tên tẩm thuốc độc". Hãmlét mở đầu cho cả một nén vãn học mang tính phê 
phán cuộc sống, tìm cách hành động cho xứng đáng với giá trị của con người trong 




LỜI GIỚI THIỆU 


21 


một hoàn cảnh bế tắc, "hèn hạ và phát ngấy lên được". Chính vì vậy mà suốt mấy 
trăm năm nay ít có tác phẩm được nói đến nhiều như thế. 

Ôtenlô (1604) tiếp tục Hămlét trong việc nêu lên sự tan vỡ của hạnh phúc con 
người khi con người trở thành nạn nhân của sự dối trá, lừa bịp. Ôtenlô là một con 
người mới, con người nhân đạo chủ nghĩa, "con người cao thượng nhất xưa nay do 
bàn tay con người dựng lên" (Xuynbơc). Đexđêmôna cũng là một con người thời 
Phục hưng yêu đời, cởi mở, chân thành. Nhưng vì họ quá tin vào những hành vi 
dối trá của một tên hèn mạt là Iagô nên đã bị lợi dụng và đã phá vở mất hạnh phúc 
của mình. Thực chất bi kịch ở đây biểu hiện ở chỗ sự cao thượng của tâm hồn đã 
bị cái ti tiện của nhân cách thao túng và lợi dụng. Iagô là điển hình cho sự gian 
trá, ti tiện của những kẻ hám lợi thời tích lũy nguyên thủy của tư bản. Tấn bi kịch 
của Otenlô chính là sự tan vỡ của chủ nghĩa nhân đạo trước cuộc đời thực tại đầy 
mưu mô, xảo trá. 

Quá trình tan vỡ của tất cả các "quan hệ phong kiến, gia trưởng thi vị" được thể 
hiện mạnh mẽ nhất trong Vua Lia (1605). Vua Lia là hình ảnh điển hình của thứ vua 
phong kiến Trung cổ: kiêu ngạo, hách dịch, xem quốc gia là tài sản riêng của mình. 
Trong cơn giận, Lia đã đem gia tài chia cho hai đứa con gái là Gônơrin và Rêgan vì 
chúng biết nịnh hót, và hắt hủi cô gái út Corđêlia, người con chân thành chỉ biết nói 
sự thực của lòng mình. Và sự trừng phạt đã đến. Lia bị đuổi ra khỏi nhà, đi lang 
thang trong đêm mưa bão. Bừng tỉnh, ông nhận ra được cái bất ông. vô lý của trật tự 
phong kiến, cuộc đời nhân dân đau khổ như thế nào, và ông đã thay đổi. Ớ Vua Lia , 
không khí bi kịch được tạo nên bởi một loạt người gian trá, tàn nhẫn hơn Iagô trong 
Ôtenlô (Gônơrin, Rêgan, Etmun) của thời tích lũy nguyên thủy, không từ một thủ 
đoạn nào (đuổi cha, giết anh, thông dâm...) để đạt được mục đích. 

Đến Măcbet (1606), Shakespeare quay trở lại một chủ đề quen thuộc là vấn đề 
vương quyền, nhưng trong tình hình mới, ông đã nhận thức nó một cách sâu sắc 
hơn. Măcbet là một nhân vật về cơ bản giống như Risac III đã lên ngôi bằng mọi tội 
ác. Nhưng Măcbet không chỉ là tên ác quỷ khát máu mà còn là một con người. 
Măcbet là sự lên án một chế độ sống bằng ám sát, giết hại lần nhau, trong cảnh sợ 
hãi, kinh hoảng, đâu đâu cũng là kẻ thù, trong sự căm phẫn của nhân dân. Trong bầu 
không khí rùng rợn này, chính những kẻ tàn ác cũng run sợ, nhưng càng run sợ 
chúng lại càng lao vào tội ác, chính nó bộc lộ được tâm lý của bọn bạo chúa. 

Sự kết án chế độ độc tài được cụ thể hóa trong Côriôlanut (1608), viết sau vụ 
bạo động của nông dân năm 1607, và báo trước cuộc Cách mạng Anh năm 1642 - 
1649. Toàn bộ vở kịch diễn ra trong cuộc đấu tranh trực diện giữa quần chúng và 
quý tộc. Nó vạch rõ những âm mưu lừa gạt dân chúng của quý tộc: dọa nạt, phỉnh 
phờ, tuyên truyền lừa gạt, lấy chiến tranh để giải quyết các mâu thuẫn trong nước, 
và khi mọi mưu mô đều thất bại thì quý tộc bắt tay với giặc "với sự hung dữ của quỷ 
sứ". Nó đánh dấu một sự chín muồi về tư tưởng. 



22 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Người ta thường gọi các vở bi kịch từ Hămlet đến Côriôlanut mang màu sắc bi 
quan. Thực ra thì không phải. Là một nhà văn hiện thực, Shakespeare vạch rõ tấn bi 
kịch của cuộc sống, thể hiện ở chỗ mọi cái gì làm thành ý nghĩa cuộc sống đều bị 
chà đạp tàn nhẫn. Ai còn ôm ấp những tư tưởng ngây thơ của chủ nghĩa nhân đạo 
(Hămlet, Ôtenlô, Đexđêmôna, Corđêlia...) đều bị lừa dối một cách chua chát. Nhưng 
Shakespeare không phải là một nhà tư tưởng bi quan. Ông không tin các thế lực đen 
tối sẽ thắng mãi mãi. ông chống lại thái độ xem cuộc sống là phi lý. Trung thành 
với tư tưởng nhân đạo của nhân dân lao động, ông đòi hỏi tất cả những tên bạo quân, 
độc tài (Xêdar, Klaudiut, Côriôlanut, Măcbet) những tên giảo hoạt, tàn nhẫn (Iagô, 
vợ Măcbét, Gônơrin, Rêgan, Etmun) phải bị trừng phạt xứng đáng; ông đòi hỏi 
những con người bị lừa dối (Ôtenlô, vua Lia) phải thấy rõ sự thực và hối hận về sai 
lầm của mình. Ông đòi hỏi kết luân của kịch phải đem đến một thay đổi mới mẻ hơn 
trước đối với cuộc đời của quần chúng: Hămlet chết đi an lòng vì biết người thay 
thế mình, Fortinbrat, sẽ là một vị minh quân. Như vậy, tư tưởng chủ đạo của 
Shakespeare, dù à hài kịch hay ở bi kịch vẫn là tư tưởng lạc quan, chứ ông không 
phải là con người bi quan như nhiều học giả nhận định. 

Từ 1610 trở đi, các vở kịch của ông vẫn đầy tính chất phê phán gắt gao đối với 
hiện thực, đã khoác một bộ áo huyền thoại. Câu chuyện mùa đông (1610) chẳng 
hạn, hiền lành như một câu chuyện cổ. ở đây có một ông vua hết sức yêu vợ 
(Lêôntet) nhưng hay ghen làm cho hoàng hậu (Hecmion) phải oán giận mà chết. Có 
một cô công chúa (Perđita) bị vua vứt bỏ ở một nơi xa vắng rồi lớn lên trong gia 
đình một người chăn cừu. Cố nhiên phải có một hoàng tử (Flôrizen) lạc đến nơi hẻo 
lánh này và yêu cô gái chăn cừu hơn yêu ngai vàng. Và cuối cùng là đại đoàn viên: 
cô công chúa trở về với người cha hối hận và nhà vua càng vui mừng hơn khi nghe 
tin vợ vẫn còn sống. Trong câu chuyện này, ta gặp một người chồng kiểu Ôtenlô, 
một chàng thanh niên kiểu Rômêô, một cô thiếu nữ kiểu Juliet, nhưng câu chuyện 
lại đượm vẻ mơ màng. 

Các học giả thường nói đến vở kịch Cơn bão (1612) như một thứ di chúc 
Shakespeare để lại cho đời. Ớ đây ta gặp một công tước (Prôxpêrô) vì ham nghiên 
cứu pháp thuật nên bị em trai (Antôniô) thông đồng với vua thành Náp cướp mất 
vương quốc, bỏ trên một chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả cùng cô con gái nhỏ 
(Miranđa), rồi dạt vào một hoang đảo. Nhờ biết pháp thuật, ông đã gây nên một cơn 
bão đưa vua Náp, Antôniô và con trai y là Fecđinãng đến hoang đảo. Cơn bão qua, 
cuộc đời lại sáng: Mirranđa và Fecđinãng yêu nhau, Antôniô và vua Náp hối hận, 
Prôxpêrô trở về làm công tước xứ Milan sau khi đã bẻ gãy gây thần. 

Phải chăng đây là nơi kí thác tâm sự? Pháp sư Shakespeare, sau khi gây nên bão 
táp cũng như bao cảnh thần tiên trong kịch trường, đến đây cũng bẻ gẫy gậy thần rút 
về Xtratío và lặng lẽ chết. Nhưng vẫn có một điều khác: cơn bão của pháp sư 
Prôxpêrô chỉ kéo dài một ngày, rồi sau đó mọi việc lại như cũ. Còn cơn bão do pháp 



LỜI GIỚI THIỆU 


23 


sư Shakespeare gây nên trong lòng người thì khác. Nó kéo dài bốn thế kỷ nay và sẽ 
kéo dài mãi hễ còn có kịch, có người tìm hiểu ý nghĩa cuộc sống. Những hình tượng 
ông sáng tạo, những tư tưởng ông gợi mở, phương pháp nghệ thuật mà ông đề xướng 
vẫn sống mãi trong lòng người và ngày càng lan rộng. 


IV. TƯ TƯỞNG 


Vấn đề lập trường tư tưởng của Shakespeare đã gây nên nhiều cuộc tranh cãi mấy 
thế kỷ nay vẫn chưa đi đến một kết luận thống nhất. Như Anixt nhân xét, người thì 
cho ông là quân chủ, người thì cho ông là cộng hoà, người cho ông có khuynh hướng 
tân giáo. Có người lại bảo ông theo khuynh hướng gia tô giáo; người cho ông là một 
nhà có tư tưởng thần bí Trung cổ, có người trái lại cho ông là nhà nhân đạo chủ nghĩa 
thời Phục hưng với tất cả mọi hạn chế của thế giới quan tư sản. Một điều đặc biệt là 
người nào cũng có thể lấy trong tác phẩm của Shakespeare vô số dẫn chứng để bênh 
vực cho lập luận của mình, và kết quả là có những cách giải thích Shakespeare khác 
nhau, những c ách diễn kịch Shakespeare khác nhau, thậm chí những cách dịch 
Shakespeare khác nhau, làm cho vấn đề đã phức tạp lại càng phức tạp. 

Dưới ánh sáng của khoa Shakespeare học của Liên Xô, chúng ta dã tim dược 
đúng đắn thực chất tư tưởng của Shakespeare. Căn cứ vào những công trình khảo sát 
sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nhà Shakespeare Liên Xô đã nêu rõ sáng tác 
Shakespeare là một hiện tượng nhân dân sâu sắc, thuộc vào những lực lượng tiền 
tiến của xã hội Anh, của nhân loại tiến bộ. Nhân dân tỉnh ấy thể hiện ở chỗ sáng tác 
của Shakespeare đã tiếp thu tất cả những yếu tố ưu tú của văn hóa dân tộc Anh, nó 
thể hiên ở trong thái độ dân chủ của tác giả và cái nhìn của tác giả đối với quần 
chúng. Không những thế, nó còn thể hiện đặc biệt ở chỗ Shakespeare không những 
chống phong kiến phản dộng mà còn chống lại cả những bất công xuâ't hiện trong 
thời tích lũy nguyên thủy của tư bản. 

Anixt nói: "Nhân dân tính của Shakespeare tóm lại ở chỗ ông là người biểu hiên 
những xu hướng dân chủ của các tầng lớp xã hội, mặc dầu trong những kết luận xã 
hội ông không vươn tới được một cái nhìn cách mạng vào thế giới", 

Shakespeare là người đại biểu vĩ đại nhất của vần học Phục hưng, ở ồng, những 
tư tưởng nhân đạo của chủ nghĩa Phục hưng đã tìm thấy sự thể hiện rực rỡ nhất. 

Shakespeare đã tiếp thu được tinh hoa của thời Phục hưng ở điểm cố gắng không 
biết mỏi để tìm hiểu con người. Trước thời Phục hưng cách hiểu về con người rất 
khuôn sáo và công thức, dù là ở triết học, thần học Hy Lạp, thần học Thiên Chúa 
giáo. Với Shakespeare và phải nói cả với Môngtenhơ, câu chuyện con người trở 




24 


WILLIAM SHAKESPEARE 


thành một đề tài mênh mông, không có giới hạn, biên giới khá mơ hồ và không rõ 
rệt. Trong con người không chỉ có tư tưởng mà còn có những khát vọng, những ham 
muốn, những tình cảm. Cố gắng làm thành con người chính là cái lý tưởng mới của 
giai đoạn lịch sử này. Hămlét nói về cha mình: "Ông ta là một con người trong ý 
nghĩa toàn vẹn của danh từ" (Hồi I, Cảnh 2). Vua Lia hỏi Kentơ: "Anh là ai?" và 
Kentơ đáp: "Con người" (Hồi I, Cảnh 4). Các nhân vật tích cực của ông không có 
tham vọng làm anh hùng, vua chúa, mà chỉ có ham muốn làm thành con người. 
Chính vì cái ham muốn đơn giản ấy mà họ hành động như con người phải hành 
động, yêu như con người phải yêu, chiến đấu như con người phải chiến đấu và chết 
như con người phải chết. Tư tưởng chủ đạo của nhà tư tưởng thiên tài Shakespeare 
chính là cái nét lôi cuốn bất kỳ ai trong lòng ôm ấp cái hoài bão sống thành người. 

Khi nói đến văn hoá và nghệ thuật của Hy Lạp cổ đại, Mác có bảo đó là phản 
ánh tuổi thơ ấu của nhân loại. Thời Phục hưng cũng là một thời kỳ có ý nghĩa to 
lớn. Nó là một thời đẹp đẽ, vì con người cảm thấy mình chững chạc, sung sức, 
trước một tiền đồ mênh mông. Nó gạt bỏ thứ giáo lý của nhà thờ trung cổ cho 
"cuộc sống là một thung lũng nước mắt", cái cười là tội lỗi vì Kinh Thánh dạy: 
"Dưới hạ giới này ai cười nhiều thì sẽ khóc nhiều ở thế giới bên kia". Các nhà 
nhân đạo chủ nghĩa đã đưa ra một quan niệm mới về cuộc sống. Bản chất cuộc 
sống là vui, hạnh phúc, là cái có thực. Con người phải biết cười. Và cho đến nay 
vẫn vang vọng tiếng cười ngỗ ngược của Bôcatxơ, tiếng cười ngạo đời của Rabơle, 
tiếng cười ròn rã của Xecvantec. 

Nhưng thử hỏi ở đâu mà cuộc sống tưng bừng, mà con người thoải mái, mà cái 
cười hổn nhiên, đắc thắng như trong các vở hài kịch của Shakespeare? Ớ đâu có con 
người tự hào khoan khoái, tin vào tương lai, tin vào mình như trong Những hà vợ vui 
vẻ ở Uynxo, Giấc mộng đêm hè. Ớ đâu có cái không khí trong sáng tươi mát như 
trong Đêm thứ mười hai. Điều mới mẻ mà Shakespeare đem đến cho chúng ta là 
cuộc đời này rất vui và đáng sống, dù cho tạm thời cái vui phải nhường bước trước 
thực tế xấu xa, nhưng cái vui, cái đẹp không bao giờ chết được. Chính quan niệm 
này đã sản sinh ra một phương pháp nghệ thuật mới của ông là phối hợp cái vui với 
cái buồn trong những vở kịch buồn thảm nhất. Đây không phải là "gượng cười", 
"đổi sầu làm vui", hay "tìm cái vui để lẩn tránh cái thực xấu xa trong cuộc sống". 
Cái vui này xuất phát từ chính nghĩa, từ lẽ sống, không phải từ một cách "ngụy 
biện" để tự lừa dối mình. 

Trước Shakespeare, vãn học từ lâu đã nói đến đàn bà. Nhưng so với những người 
đàn bà từ trước đến giờ, các nhân vật nữ của Shakespeare thuộc một phạm trù khác. 
Trước khi xuất hiện Juliet đã có Mêđê, Antigon, Feđrơ của Hy Lạp, Điđô của La 
Mã, và Bêatrixơ, Lôra của thời Phục hưng Ý. Nhưng phụ nữ Hy Lạp và La Mã là 
những người chịu đựng, họ đón lấy tình yêu như đón lấy một thứ định mệnh sẽ phá 
hoại tất cả nhưng họ không sao cưỡng lại được. Những người đàn bà trong thời Phục 



LỜI GIỚI THIỆU 


25 


hưng Ý tuy tràn đầy chất men của cuộc sống nhưng vẫn còn mang tính lý tưởng hoá 
chưa thoát ra khỏi hào quang Gia tô giáo... Và sau Juliet, những cô Simen, Feđrơ, 
Juni... vẫn là những người dè dặt. Họ sợ thành kiến, họ bị dục vọng thúc đẩy nhưng 
không dám chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Muốn tìm được người đàn 
bà gan góc, bướng bỉnh, luôn luôn chiến đấu, thà chết không chịu thoả hiệp, hạng 
người đàn bà sinh ra để làm chủ cuộc đời mình - rất phiền cho xã hội phong kiến - 
và nhất là hành động không phải vì bị "con ma dục vọng xô đẩy", trái lại, họ hành 
động với ý thức đầy đủ, sáng suốt trong sự lựa chọn - tiêu biểu cho lý trí chiến thắng 
- thì phải tìm ở Shakespeare, và ở Shakespeare không phải chỉ có một hai người mà 
cả một quần tính sáng ngời những con người như thế. Có thể nói một đề tài căn bản 
của Shakespeare là cuộc đấu tranh của thế hệ mới khao khát tự do, mà hiện thân của 
nó là những cô gái yêu đời, chống lại thế hệ già cỗi thể hiện ở những người cha độc 
doán. Và bao giờ Shakespeare cũng đứng về thế hệ trẻ, ca ngợi họ không tiếc lời. 
Juliet kiên quyết lấy Rômêô dù biết Rômêô là con một gia đình thù địch với gia 
đình mình; Corđêlia nói thẳng với cha rằng nàng không thể yêu cha bằng chồng và 
không sợ vì thế mà mất gia tài; Con gái vua Ximbơlin chống lại cha và dì ghẻ, kiên 
quyết lấy chàng mồ côi Pôtxtumut. Chỗ làm họ sáng ngời tinh thần nhân đạo chủ 
nghĩa không phải là cái dục vọng, tình yêu tha thiết của họ - cái đó trước đây đã có 
và Shakespeare cũng khó lòng bằng ơripit - Cái chỗ họ lôi cuốn ta ngày nay và mãi 
mãi sau này là họ có ý thức rất sáng suốt về sự lựa chọn, họ biết họ làm đúng và chỉ 
có thể làm thế mà thôi. Cách làm ấy đối với họ là thể hiộn cái mà Shakespeare gọi là 
"con người trong ý nghĩa toàn vẹn nhất của danh từ" và đặc biệt họ không hể có một 
phút hối hận về việc lựa chọn của mình. 

Vì yêu đối với họ không phải là lao mình theo định mệnh như trong bi kịch cổ 
đại, mà là phải khắc phục hoàn cảnh, chiến thắng trở lực, cho nên họ rất sáng suôt, 
tháo vát, kiên quyết. Do đó, khi đã khoác áo đàn ông (biện pháp duy nhất của phu 
nữ lúc đó để làm một công việc xã hội) thì họ trở thành những "trang nam nhi" kiệt 
xuất. Porxia cải trang làm trạng sư đã cứu được người bạn của người yêu (Chàng 
thương nhân thành Vơni)\ Julia cải trang thành đàn ông để theo dõi chồng đã sớm 
quên mình chạy theo vợ bạn (Hai chàng thành Vêron)\ Viôla cải trang làm người 
hầu của công tước Orxinô (Đêm thứ mười hai)... Hạnh phúc chỉ đến với họ bằng đấu 
tranh và phần lổm họ đã tìm thấy hạnh phúc. Và dù cho hạnh phúc ấy ngắn ngủi 
(Đexđêmôna, Juliet) họ vẫn làm và sẵn sàng đón nhận cái chết chứ không chịu đầu 
hàng. Trái lại, những ông cha Trung cổ kia đều thất bại. Hoặc họ tỉnh ngộ (vua Lia), 
hoặc họ hối hân (cha mẹ Rômêô và Juliet), hoặc họ đành phải chấp nhật cái sự thực 
đã rồi (cha Đexđêmôna), nhưng với tất cả quyền lực của họ, họ không sao kéo lùi 
được xã hội. Ôphêlia trong Hămlet gần như là cô gái duy nhất phục tùng cha một 
cách vô lý, vì vậy cô không được hưởng một giờ hạnh phúc. Chính vì vậy mà trong 
văn học nhân loại chưa ai tạo được nhiều người đàn bà đẹp đẽ, đa dạng, hấp dẫn 



26 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


bằng Shakespeare: iuliet, Ôphêlia, Hecmion, Porxia, Imôgien, Viôla, Miranđa, 
ỉabenla, Conxtanxơ, Rôzalinđơ V..V... 

Vốn có mot cái nhìn nhân đạo đối với con người, Shakespeare đã trút bỏ được 
những thành kiên về màu da, chủng tộc, đặc biệt không kể đến địa vị xã hội của 
nhân vật. 

Trong khi bọn buôn người nước Anh đang bất người da đen ở Châu Phi đem bán 
làm nô lê, và một số nhà tư tưởng lúc bấy giờ còn đang băn khoăn không biết người 
da đen có linh hồn hay không, thì Shakespeare đã xây dựng chàng da đen Ôtenlô 
thành môi con người cao quý, đẹp đẽ. Trong khi chung quanh Ôtenlô là một bầu 
không khí ghen ghét, dê tiện, thể hiện ở hai nhân vật đáng ghét là Iagô và 
Brabanxiô, ông đã có một cái nhìn đúng đắn vào Ôtenlô. Đó là cái nhìn của 
Đexdémôna. Không phải ngầu nhiên mà Shakespeare biến Ôtenlô thành một con 
người cao thượng, anh hùng ăn nói lịch sự, cư xử trang nhã, văn minh. Con người 
này không thể chịu đựng sự dối trá đã giết chết người yêu vì "nếu để nàng sống, 
nàng còn sẽ lừa dối nhiều người khác nữa". Cuối cùng khi biết rằng người yêu vô 
tội, chàng đã từ bỏ cuộc đời một cách sung sướng vì đã lấy lại được niềm tin đã mất. 
Chàng là con người da đen đẹp nhất trong văn học. 

Thành kiến đối với người Do Thái cũng là một thành kiến mà giai cấp tư sản 
nuôi dưỡng và lợi dụng. Trái lại, Shakespeare mạt sát Sailôc chỉ vì y cho vay cắt cổ 
chứ không phải là người Do Thái. Tác giả để cho Sailôc bênh vực người Do Thái 
bằng những lời bất hủ: 

"Ta là người Do Thái! Người Do Thái không có mắt sao? Người Do Thái không 
có tay, không có cơ quan, hình thù, giác quan, cảm xúc, dục vọng sao? Hắn không 
phải cùng ăn một thứ đồ ăn như nhau, cũng bị thương bởi những vũ khí như nhau, 
cũng mắc những bệnh như nhau, cũng chữa bằng những cách chữa như nhau, mùa 
hạ cũng nóng và mùa đông cũng lạnh như nhau, chẳng khác gì những người Cơ Đốc 
giáo sao? Nếu anh đánh vào người chúng ta thì ai mà chẳng chảy máu? Nếu anh cù 
chúng ta thì ai mà chẳng cười? Nếu anh bỏ thuốc độc giết chúng ta thì ai mà chẳng 
chết? Nếu chúng ta giống anh về tất cả mọi mặt thì ta cũng giống anh vể mặt này: 
Khi một người Do Thái bị một người Cơ Đốc giáo làm nhục thì hắn chịu sự nhẫn 
nhục để làm gì? Để trả thù chứ để làm gì nữa?". 

Theo nhà phê bình Xmirnôp thì đây quả là lời bênh vực quyền bình đẳng của 
người Do Thái hùng hồn nhất có thể tìm thấy trong văn học thế giới. 

Nhưng cái vĩ đại của Shakespeare không chỉ ở những điểm ấy, mà trước hết ở 
chỗ ông là người đầu tiên trong văn học có một cái nhìn sâu sắc về quần chúng lao 
động, đồng thời là người đầu tiên biết phê phán xã hội tư bản. Đây là hai điểm then 
chốt làm cho thiên tài Shakespeare trở thành "nhân vật vĩ đại nhất của lịch sử cận 
đại" như lời đánh giá của Êmecxơn. 

Trong các vở kịch của Shakespeare, số phận của nhân dân và vai trò của họ là 



LỜI GIỚI THIÊU 


27 


một trong những vấn đề trung tâm làm người ta chú ý nhất. Đây là một điều khác 
hẳn trước. Trong các vở kịch trước của ông, nhất là trong bi kịch, người ta chỉ tập 
trung chú ý tới các nhân vật cao cấp (vua, hoàng tử, công chúa, quý tộc), còn quần 
chúng, nếu có, chỉ đóng vai trò tôi tớ tầm thường, hết sức phụ thuộc, và họ không 
phải là những người tự do, dám phát biểu ý kiến của mình, dám xuất hiện như họ 
xuất hiện trong thực tế. Trái lại, trong kịch Shakespeare họ ỉàm thành "cái bối cảnh 
Fanxta" (lời của Enghen) trên đó nổi bật các vấn đề liên quan tới toàn bộ xã hội. 

Có nhiều ý kiến đối lập nhau về vấn đề then chốt này. Các nhà phê bình tư sản 
cho rằng Shakespeare đã không lý tưởng hoá quần chúng, trái lại, nhận thấy họ thiếu 
học vấn, nhiều thành kiến, không hiểu rõ nhiệm vụ lịch sử của mình, nhiều khi bị 
bọn bạo chúa mị dân lợi dụng, mua chuộc đến mức đi ngược lại quyền lợi của mình. 
Do đó, họ cho Shakespeare là phản dân chủ. Họ thường viện dẫn trường họp nhân 
dân bị lừa dối trong Xêdar và Côriôlanut: Nhân dân vừa mới ủng hộ lãnh tụ của họ 
là Brutut, nổi lên giết tên bạo chúa Xêdar, thì ngay sau đó chỉ sau một bài diễn văn 
của Antôni, nhân dân đã bỏ theo Antôni đánh bại Brutut, tức là chống lại chính 
quyền lợi của bản thân họ. Cũng vậy, trong Coriôlanut, ở Hồi I họ nổi lên đòi giết 
Côriôlanut thì ở Hồi II, họ dã nghe theo lời mị dân của bọn quý tộc tán thành cho 
Côriôỉanut làm chấp chính quan. 

Nhưng Mac và Enghen đánh giá cao chủ nghĩa lịch sử và chủ nghĩa hiện thực 
của Shakespeare trong cách miêu tả quần chúng. Anixt nói rất sâu sắc: "Tính nhân 
dân của nhà văn hoàn toàn không phải ở chỗ cần phải biểu hiện bằng cách lý tưởng 
hoá quần chúng nhân dân. Chờ đợi một nhà nghệ sĩ miêu tả nhân dân khởng phải 
như họ tồn tại trong thực tế mà như nhà văn muốn miêu tả họ là một điều ngây thơ. 
Chỉ có khi nào người ta bỏ quên những điểu kiện thực tế của sự tồn tại của quần 
chúng nhân dân trong giai đoạn bị đàn áp giai cấp, thì người ta mới có thể chờ đợi 
nhà văn miêu tả nhân dân là sáng suốt, không có thành kiến, thiên vị, nhận thức 
hoàn toàn rõ ràng về quy luật của cuộc sống...". 

Shakespeare đã miêu tả nhân dân đúng như trong thực tế thế kỷ XVI -XVII, vừa 
mới thoát khỏi ách phong kiến lại rơi ngay vào ách tư bản, bị lừa dối và thất học. 
Trong quá trình sáng tác, ông chưa tán thành những cố gắng của nhân dân để tự 
mình giải quyết lấy vận mệnh của mình một cách độc lập. Cũng vậy, phải có một thời 
gian nữa thì kinh nghiệm lịch sử mới vạch cho nhà văn thấy sự tất yếu và cần thiết 
của một cuộc cách mạng tư sản. Đó là những hạn chế lịch sử đối với ông. 

Nhưng Shakespeare vẫn là một nghệ sĩ thấm nhuần tư tưởng dân chủ sâu sắc, vì 
ông hết sức quan tâm tới số phận của quần chúng lao động. Ông đã vẽ ra trước mắt 
mọi người những bức tranh trung thành về cuộc sống của quần chúng và cuộc đấu 
tranh của quần chúng để thực hiện các quyền lợi của mình. Những con người bình 
thường mà ông miêu tả có một đặc điểm tiêu biểu: họ dám nhận xét táo bạo, dám tự 
do quyết định hành động, và dám hy sinh cho điều mà họ cho là chân lý và công 
bằng, tuy có lúc họ vẫn thiếu sáng suốt nên dễ bị lợi dụng. Trong kịch Shakespeare, 



28 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


quần chúng không phải là những kẻ thụ động, chịu đựng, chỉ biết vâng vâng dạ dạ, 
than thở, kêu la mà trái lại, họ là những người hành động, khi vui thì hết sức rôm rả, 
biết ăn nói bông đùa, hài hước đầy thi vị, mánh qué bằng những kho tàng văn học 
dân gian của họ, khi giận thì không biết sợ uy quyền nào hết. Xuất thân từ trong 
quần chúng, đã từng lao động vất vả để sống, ông hiéu rất sâu tâm lý và nguyện 
vọng của quần chúng. Ông đã nói lên được nguyên vọng khao khát hạnh phúc của 
nhân dân Anh vừa thoát khỏi ách chuyên chế phong kiến gia trưởng. Tuy họ đã rơi 
vào ách nô lệ tư bản chủ nghĩa nhưng họ vẫn không mất ý thức về quyền tự đo của 
họ, họ muốn thành con người thực sự tự do trong xã hội. Đặc biệt họ không muốn 
quay lại quá khứ mà muốn tự do ngay trong hiện tại dù cho điểu này không khỏi 
không tưởng. 

Quan điểm này đã giúp tác giả xây dựng được những vở hài kịch và những vở 
biên niên sử vô song. Ớ trong những vở bi kịch, vai trò của quần chúng cũng rất rõ. 
Trong Rômêô và Juỉiet, nhân dân thành Vêrôna xông ra cản trở không cho hai gia 
đình quý tộc chém giết nhau, những vở kịch Côriôlanut và Juỉiet Xêdar diễn ra 
trong sự va chạm trực tiếp giữa quần chúng và quý tộc. Trong hai vở kịch này nhân 
dân là những người yêu tự do, giàu lòng hy sinh khi họ thấy lẽ phải. Nhưng đúng 
như trong thực tế đương thời, nhân dân vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng của ý thức hệ 
của giai cấp thống trị. Đúng như Brutut nói, chàng đã giết được Xêdar, nhưng không 
giết được "con ma Xêdar". "Con ma Xêdar" biểu hiện ở những nhận thức sai lầm 
của nhân dân về tài năng và công lao của Xêdar, nó thể hiện ở những thế lực của 
quý tộc vẫn còn trong xã hội Shakespeare đã miêu tả Brutut thành con người mang 
tư tưởng cao cả về quyền tự do của nhân dân nhưng vì không thấy rõ rằng kẻ thù của 
nhân dân không chỉ là Xêdar mà còn là những thế lực dân chủ đã ủng hộ Xêdar, do 
đó chàng đã để Antôni lợi dụng lôi cuốn nhân dân đánh lại mình. Tinh thần dân chủ 
ở đây thể hiện ở chổ tác giả đã nêu rõ được giá trị thực của Xêdar. Nhưng 
Shakespeare sáng suốt đã nhận thấy Xêdar, con người được lịch sử La Mã ca ngợi là 
thiên tài lớn nhất về quân sự và chính trị chỉ là một tên bạo chúa, ham tâng bốc, chỉ 
khéo lợi dụng nhân dân. Trái lại, Brutut được Shakespeare xây dựng thành một con 
người lý tưởng, thiết tha bảo vệ công lý và tự do của nhân dân, không sợ bất cứ trở 
lực nào và tuyệt đối vô tư, hy sinh cho mục đích cao cả ấy. Tư tưởng dân chủ ở đây 
cũng thể hiện ở cách đánh giá quần chúng, sở dĩ Xêdar rồi Brutut làm được những 
việc oanh liệt chẳng qua là được sự ủng hộ của quần chúng. Cái nhìn ấy vào thời của 
ông thực là phi thường. Như Ilinxcaia nhận định, tình hình chính trị, thời sự của 
nước Anh thời Shakespeare đã được đánh giá rõ rệt nhất trong Côriôlanut. Nó là 
một vở kịch chính trị báo trước cuộc cách mạng tư sản sẽ đến. Ngay từ hồi đầu, toàn 
bộ lực lượng xã hội đã bước lên sân khấu: quý tộc và bình dân đã ở trong cảnh đối 
lập một mất một còn. Tác giả vạch trần những tư tưởng xấu xa của bọn quý tộc, tâm 
lý căm thù nhân dân, muốn thẳng tay trừng trị nhân dân, nhưng trước một lực lượng 
đã đoàn kết lại chung quanh các hộ dân quan cho nên phải giở trò mị đân để hoà 



LỜI GIỚI THIỆU 


29 


hoãn tình thế. Đứng trước sự căm phẫn của nhân dân đòi giết Côriôlanut, quý tộc 
hoảng sợ phải bày mưu cho Côriồlanut "quỳ xuống", "xin lỗi nhân dân" để sau này 
tìm cơ hội phục thù. Đến khi mọi mưu mô xảo trá đều bị vạch trần, quý tộc trở mặt, 
bắt tay với giặc. Nhân dân tuy căm ghét Côriôlanut nhưng thấy y có công lớn với La 
Mã, lại "khiêm tốn" ra van xin nhân dân bỏ phiếu cho mình, cho nên trong chốc lát 
họ có thể quên kẻ thù giai cấp, cho Côriôlanut là ân nhân của mình và bỏ phiếu cho 
Côriôlanut làm chấp chính quan. Điều này cho thấy ông nhận thức thực tế sâu sắc 
như thế nào. VI Côriôlanut là một tác phẩm đầy tính thời sự, cho nên nhiều nhà học 
giả cho đó là một vở kịch châm biếm chính trị khoác bộ áo bi kịch để che mắt kiểm 
duyệt. Bơcna Sô gọi nó là "vở hài kịch vĩ đại nhất của Shakespeare". Thái độ thông 
cảm với những đau khổ của nhân dân biểu lộ rõ rệt trong Vua Lia mà Ilinxcaia gọi 
là "vở bi kịch nhân dân nhất thời Phục hưng". Nó vạch rõ một quá trình đau khổ và 
kéo dài đã khiến cho một con người quý tộc, độc đoán, đầy những ảo tưởng về giá 
trị và sứ mệnh của mình trở thành một người gần gũi với nhân dân. Sau khi chia 
giang sơn cho hai con gái, Lia bị hai con gái đuổi ra khỏi nhà rồi gia nhập hàng ngũ 
những người lang thang của thời đại. Chính hoàn cảnh này đã làm cho Lia mở mắt. 
Sự tàn nhẫn bất cồng của hai cô con gái Gônơrin và Rêgan đối với ông chỉ là một 
trong muôn ngàn biểu hiện của quan hê xã hội giữa những con người có quyền và 
những kẻ mất quyền. Lia thấy được tất cả cái tàn nhẫn của một xã hội chỉ chạy theo 
tiền tài, danh vọng, dìm mọi quan hệ cha con, anh em, vợ chồng "trong cái làn bãng 
giá của sự tính toán ích kỷ" (Mác). Trên bước đường lưu lạc, Lia lại gặp những con 
người lang thang khác cũng bị cướp đoạt tài sản và bị đuổi đi. Cứ thế, trên sân khấu 
xuất hiện những con người không manh áo che thân, không nhà không cửa, hình ảnh 
hiện thực của nhân dân lao động Anh đang bị cướp giạt, bóc lột, xua đuổi, dồn vào 
làm việc ở các xí nghiệp mà pháp luật trắng trợn và tàn nhẫn chỉ bảo vệ quyền lợi 
cho giai cấp mới đang lên cầm quyền. 

Quan điểm quẩn chúng của Shakespeare đã được kết tinh vào một nhân vật đặc 
biệt thường thấy trong kịch, nhưng ông đã hoán cải tất cả, biến thành một nhân vật 
sinh động và vô cùng hấp dẫn, đó là anh hề. Anh hề là nhân vật có thực trong xã hôi 
phong kiến. Vua chúa phong kiến nuôi anh để bông đùa, kể chuyện, ca hát đặng giải 
trí cho họ. Địa vị của anh hết sức thấp và anh thường là người thất học. Trong hài 
kịch Trung cổ anh hề thường xuất hiện nói văi câu ngớ ngẩn để khán giả cười trong 
khi các diễn viên còn bận. Còn trong kịch Shakespeare thì khác. Anh hề là đại diên 
cho trí tuệ của quần chúng, miệng anh nói toàn ca dao, tục ngữ, dân ca. Tác giả 
dành cho anh những lời thi vị nhất, sâu sắc nhất. Anh không xuất hiện để "cù" khán 
giả. Nhưng lúc nào anh xuất hiên là lúc ấy cần phải có một sự đánh giá hiện thực, 
cần phải có sự suy nghĩ, lý giải thực chất của cuộc sống, cần có những lời đúng với 
lẽ phải. Với một xã hội đang chuyển từ phong kiến sang tư sản, những lời dúng với 
lẽ phải là những lời chua chát cho nên những lời của anh hề thường làm người ta đau 
xót hơn là làm người ta cười. Anh là một ngưòi đầy tình cảm (anh hề Laoxơ với con 



30 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chó ghẻ của anh ta, anh hề của Lia đối với chủ), có nghề nghiệp, tư tưởng cao 
thượng. Chính vì vậy, những đoạn anh hề hay những nhân vật phụ (như những người 
đào huyệt, thợ thủ công, nông dân, binh sĩ...) xuất hiện thường không phải ià những 
chỗ thừa như nhiều người quan niệm, mà đó là những cảnh rất quan trọng đé hiểu sự 
đánh giá của tác giả. 

Sự phê phán xã hội tư bản được thể hiện trực tiếp nhất trong việc phân tích bản 
chất của đồng tiển. Mác nói "Shakespeare đã tả rất rõ bản chất của đồng tiền". Nói 
vài câu sáo ngữ về đống tiền là điều ai cũng làm được, bởi vì từ lâu đổng tiền đã 
đóng một vai trò nhất định trong xã hội. Nhưng vạch được bản chất của nó, thấy 
được sức tha hoá xã hội của nó là một điều rất khó. VỞTimôn người Aten là một cáo 
trạng hùng hồn về những tác hại của đồng tiền. Timôn là một người giàu có hết sức 
rộng rãi, đã phung phí hết cả gia tài và kết quả là mọi người trở mặt, lãnh đạm đối 
với anh ta. Chán ghét mọi người, Timôn ở ẩn trong một hang đá, ăn rễ cây, tự tay 
đào lấy huyệt mình, nhất định không tiếp xúc với người đời. Không may cho anh ta, 
anh ta lại moi được một kho vàng, và mọi người lại xô nhau đến. Timôn ném vàng 
vào mặt họ và nói: "Vàng, hoàng kim óng ánh quý giá vô ngần! Chỉ bấy nhiêu thôi 
cũng đủ để đổi trắng thay đen, biến xấu thành tốt, biến kẻ gian thành người ngay, 
hèn hạ thành cao sang, già cả thành trẻ trung, khiếp nhược thành dũng cảm! Đó là 
cái gì, hỡi các đấng thần linh bất tử! Đó là một vật làm cho các tăng lữ của các vị và 
các đệ tử của họ ngoảnh mặt làm ngơ không nhìn bàn thờ các vị. Tên nô lệ màu 
vàng ấy đã xây dựng và phá huỷ tôn giáo của các vị, làm cho những kẻ dộc ác được 
hưởng phước lành, làm cho những kẻ ghê tởm được tôn sùng, đặt bọn trộm cắp lên 
ghế nguyên lão, khiến bọn chúng được hưởng chức tước, danh vọng và được người 
quỵ lụy. Nó làm cho người goá bụa tàn tạ trẻ lại thành cô dâu mới. Thôi đi! Đồ đáng 
đày vào địa ngục, đồ đĩ của loài người!...". Mác rất thích đoạn này và đã giải thích 
nó như sau trong Bản thảo về các vấn dề kinh tế và triết học: 

"Shakespeare vạch rõ nhất hai đặc điểm của đồng tiền: 

1 - Đồng tiền là vị thần linh mà người ta có thể trông thấy được, làm biến đổi 
ngược lại mọi đức tính của loài người và của tự nhiên, làm lẫn lộn và đổi trắng thay 
đen mọi sự vật, hàn gắn những cái không thể hàn gắn được. 

2 - Đồng tiền là con đĩ của cả thế giới, là tay mối lái của hết thảy mọi người và 
hết thảy mọi dân tộc". 

Shakespeare không chỉ nói lên nhận định của mình về bản chất của đồng tiền 
qua một vài nhận xét. Ông đã xây dựng nhiều vở kịch trên sự phân tích đúng đắn và 
thiên tài này. Ta chỉ cần xem cách ông xử lý những nhân vật tiêu cực như Sailôc, 
Iagô, Etmun, Gônơrin, Rêgan... 

Sự xuất hiện những nhân vật này là một hiện tượng đầy ý nghĩa. Từ lâu văn học 
nhân loại đã có những kẻ gian trá, giảo hoạt, vô liêm sỉ. Nhưng bọn này đều hành 
động lén lút, tự che đậy bằng những áo khoác dạo lý có sẩn của thời trước. Họ chỉ 



LỜI GIỚI THIÊU 


31 


mới là những tên ngụy biện, diều nhan nhản trong mọi xã hội. Phải đến Shakespeare 
mới xuất hiện những tên 'gian ác triết gia". Risa III, ĩagô... không phải là những con 
quỷ tầm thường, mà là một thứ "triết gia" môn dộ của Makíaven, Bâycơn. Với sự 
xuất hiện của thế lực đồng tiền, một thứ "luân lý" mới, tư sản, xuất hiện. Đó là sự 
tôn thờ sức mạnh thô bạo của võ lực, của tiền tài, sự đề cao của hành động gian trá, 
mua chuộc, phản bội, ám sát. Mọi quan hệ cha con, vợ chổng, bè bạn đều mất hết 
giá trị. Vô liêm sỉ, trắng trợn, tàn nhẫn, vô luân lý, là con đường mới vạch ra cho ai 
muốn thành đạt. Lý trí phải thắng mọi tình cảm. Chính cái "đạo lý" tàn nhẫn này đã 
giúp vô số tên ngu dốt thành thông thái, hèn nhát thành dũng cảm, độc ác thành từ 
thiện và thấp hèn thành cao sang. Đó là những con quỷ, nhưng là những con quỷ 
"lộng lảy”, đầy sức cám dỗ, và do đó, càng nguy hiểm. Tính bi kịch của các vở kịch 
của ông không ở chỗ một người đàn bà vô tội đã chết, một đứa con chí hiếu bị ruồng 
bỏ, một mối tình trong trắng bị bôi nhọ mà ở chỗ các thế lực của cái ác quả là đáng 
sợ, chúng đang thao túng cái xã hội trước mắt anh, và thừa sức lôi cuốn, dụ dỗ 
những ai ngây thơ, dại dột. Nhưng Shakespeare không đầu hàng. Ông khẳng định 
không một sự giả dối nào dù là của Iagô có thể lừa được nhân dân mãi, không một 
sự tàn nhẫn nào, dù là cua Risac III, Mãcbet có thể bắt nhân dân khuất phục mãi, 
không một sự ranh ma nào, dù là của Etmun có thể che đậy sự thực mãi. Trước sau 
gì cái thực vẫn là cái thực. Con người không bao giờ từ bỏ cái thiện, sự nhầm lẫn chỉ 
là nhất thời. Và bao giờ sự thực, cái thiện cũng thắng. 

Trong vở kịch Pêrikỉet , một người đánh cá hỏi một người đánh cá khác: "Tôi 
muốn hỏi ông cá sống ngoài biển như thế nào". Người kia liền đáp: "0! Như người 
ta sống trên mặt đất đó thôi: cá lớn nuốt cá bé. Tôi không thể so sánh các anh hà 
tiện giàu có của ta với cái gì khác hơn là một con cá mập nô giỡn bằng cách đuổi lũ 
cá con trước mắt mình và cuối cùng thì nuốt sống tất cả một hơi. Tôi nghe nói trên 
mặt đất cũng có thứ cá mập ấy luôn luôn mở cái mồm ra để nuốt tất cả nhà xứ, nhà 
thờ, gác chuông và tất cả ..." (Hồi II, Cảnh 1). 

Để kết thúc phần tư tưởng của Shakespeare, tôi xin dẫn lời của nhà phê bình 
Bêlinxki: 

"Thường thường người ta hay nói Shakespẹare và đặc biệt Gơtơ là những đại biểu 
cho nghệ thuật thuần tuý và tự do. Nhưng sự lựa chọn này là thảm hại nhất. 
Shakespeare là thiên tài lớn nhất trong những người sáng tạo, nhà thơ tuyệt điệu 
nhất, cái đó không còn ai hoài nghi nữa. Nhưng những kẻ nào nhìn thấy thơ của ông 
mà không thấy được cái nội dung phong phú của ông, cả một kho tàng vồ tận về 
những bài học và những sự kiện đối với các nhà tâm lý học, triết học, sử gia, các nhà 
cầm quyền một nước và biết bao người khác nữa thì đó là hiểu Shakespeare một 
cách sai lầm". 

Thực vậy, giá trị của Shakespeare trước hết là ở tư tưởng nhân đạo của ông. Đó là 
tư tưởng nhân đạo của nhân dân, tư tưởng này đã hoán cải tất cả. Enghen dã nói rất 


32 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


rõ "cho rằng Shakespeare nhờ ở thời Trung cổ nhiều, ngoài cái nguyên liệu mà ông 
tìm thấy ở thời này thì bao giờ cũng là giả tạo". Ông không sáng tạo các chủ để, các 
để tài. Các vở Risac ỈU, Hai chàng thành Vêrôn, Chàng thương nhân thành Vơni, 
Hămlet đều dựa vào những vở kịch có sẵn: Rômêô và Juliet bắt nguồn từ câu chuyện 
nhạt nhẽo Câu chuyện đáng thương của hai người Y yêu nhau của Xintiô v.v. ông 
đã tiếp thu tất cả từ những câu chuyện hoang đường ở Xcanđinavi, những trang sử 
của Plutac, đến thái độ hoài nghi đầy trí tuệ của Môngtenhơ. Nhưng ông đã biến tất 
cả thành một cái gì hết sức độc đáo, hết sức sâu sắc, từ đó toát ra những vấn đề bắt 
nhân loại suy nghĩ, Shakespeare biết đề cập đến vấn đề ở cái khía cạnh nhân đạo 
nhất, và do đó, ông khiến người ta tìm thấy ở đấy những vấn đề hiện đại. 


V. NGHỆ THUẬT VÀ PHONG CÁCH 


Nghệ thuật Shakespeare có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với văn học thế 
giới. Ông là một trong những người có nhiều cống hiến to lớn đối với chủ nghĩa hiện 
thực. Theo nhiều học giả Liên Xô thì sự phát triển của chủ nghĩa hiện thực thành 
một phương pháp hoàn chỉnh, triệt để và nhất quán gắn liền với sự xuất hiện và phát 
triển của thế giới tư bản, của những quan hệ tư bản chủ nghĩa. Phải đến thời đại 
Phục hưng, khi những quan niệm Trung cổ đầy tính tôn giáo nhường chỗ cho quan 
niệm mới về vũ trụ, xã hội, cá nhân, lúc đó mới có chủ nghĩa hiện thực. Nhưng cũng 
phải đến Shakespeare chủ nghĩa hiện thực mới thực sự hình thành đầy đủ và có 
những đặc điểm tiêu biểu trước kia không có. 

Vào thời Phục hưng, dù cho các tác phẩm của Đantê, Pêtrac có nêu lên cái nhìn 
mới mẻ, nội dung vẫn còn tràn đầy khuynh hướng thần bí Thiên Chúa giáo. Người ta 
thường so sánh các tác phẩm này với những tác phẩm hội họa, điêu khắc đương thời, 
tuy nội dung miêu tả những con người sống trong thực tế với tất cả sức sống của họ, 
nhưng vẫn phải khoác cái áo tôn giáo về đề tài và nhân vật. Phải đến Rabơle, 
Xecvantet rồi Shakespeare, cuộc sống thực tế mới làm chủ nghệ thuật, nhất là với 
Shakespeare, con người mà theo Klôđen không chịu ảnh hưởng Kinh Thánh, lúc đó 
nghệ thuật hiện thực mới khẳng định sự đứt đoạn của mình với quá khứ, dù là quá 
khứ Hy-La hay quá khứ Thiên Chúa giáo, và sự phủ định mới hoàn tất. Nguyên lý 
cơ bản của phương pháp nghệ thuật này đã được Shakespeare quy định rõ rệt. Mục 
đích của sân khấu "từ xưa đến nay vẫn là đưa ra một tấm gương trước cuộc sống, ở 
đấy đạo đức có thể tự nhận ra mình, sự kiêu ngạo có thể tự khinh bỉ mình và mỗi thế 
hệ, mõi thời đại có thể đánh giá bộ mặt và tính cách của nó" (lời của Hămlet, Hồi 
III, Cảnh 2). Có thể nói, không chỉ kịch mà toàn bộ chủ nghĩa hiện thực được xác 



LỜI GIỚI THIÊU 


33 


lập qua nhận định này. Chủ nghĩa hiện thực đưa ra một tấm gương để từng người 
một và toàn thể xã hội hiểu được mình, bằng nhận thức. Thực không có lời đánh giá 
nào sâu sắc hơn. 

Trong số những người đã có ảnh hưởng tới phương pháp sáng tác nghệ thuật của 
Shakespeare, trước hết phải nói tới Bâycơn (1561-1626). Những lý thuyết cho rằng 
Shakespeare chính là Bâycơn đành rằng là giả tạo, nhưng cũng có những điểm làm 
ta chú ý. Chính Shakespeare đã áp dụng những lời khuyên của nhà triết học duy vật 
vào sáng tác của mình. Bâycơn cho rằng nhiệm vụ của khoa học là xây dựng được 
"trong trí tuệ con người một thứ kiểu mẫu của thế giới giống như nó tồn tại trong 
thực tế, chứ không phải cái mà tư duy gợi cho mỗi người". Ông kêu gọi xây dựng 
một khoa học "xuất phát từ bản chất sự vật", sử dụng thực nghiệm để khảo sát tự 
nhiên. Mác đã đánh giá rất cao những ý kiến của Bâycơn và nói: "ơ Bâycơn, người 
sáng tạo đầu tiên ra chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy vật mang trong mình những 
mầm mống của sự phát triển toàn diện, dù là dưới hình thức còn mộc mạc. Với bất 
cứ người nào, vật chất đều nở nụ cười cảm tình, tươi sáng và thơ mộng". 

"Nụ cười tươi sáng, cảm tình và thơ mộng thể hiện không đâu rõ rệt bằng trong 
kịch Shakespeare và hiện tượng Bâycơn và Shakespeare cùng sống một thời ở một 
nước cũng không phải một sự tình cờ. Sức mạnh của nghệ thuật Shakespeare trước 
hết ở chỗ ông đã miêu tả con người đúng như nó tồn tại trong thực tế, miêu tả xã hội 
đúng như xã hội trước mắt. 

Trước Shakespeare, trong vãn học Hy Lạp đã có Etsin và Xôphôc. Xét về mặt kết 
cấu chặt chẽ, kịch tính của hành động và tính bi đát của cảnh ngộ, kịch của Hy Lạp 
là những thành tựu khó lòng vượt nổi. Nhưng kịch Shakespeare vẫn gần chúng ta 
hơn, bởi vì chúng ta nhìn thấy con người và xã hội hiện đại ở đấy. Bi kịch Hy Lạp bị 
chi phối bởi tính nghiệt ngã của định mệnh. Hành động của con người bị thần linh 
quy định một cách nghiệt ngã. Con giết mẹ, cha giết con, vợ giết chồng, v.v... đều 
do các thần linh quy định. Đành rằng kịch chặt chẽ và đơn giản, nhưng cái tự do, 
tính phức tạp của hành động con người cũng bớt. Đối với chúng ta, những người đã 
khắc phục cái quan niệm thần bí về số mệnh thì những vở kịch kia tuy vẫn làm ta 
cảm động nhưng những Agamemnôn, Mêđê, Clitemnet, v.v... không khỏi xa lạ. 

Những con người trong kịch Shakespeare thì khác. Hămlet trước hết là con người 
bằng xương bằng thịt, một con người không ngừng suy nghĩ, cân nhắc, tính toán, tin 
tưởng rồi ngờ vực, vui sướng rồi đau buồn, thay đổi từng phút một. Con người này 
có thể giết lầm Pôlôniut vì tưởng đó là kẻ thù, có thể xách kiếm lên phòng kẻ thù, 
nhưng thấy y cầu nguyện thì dừng lại. Trong một lúc tuyệt vọng, chàng có thể nghĩ 
đến việc tự tử, nhưng ngay sau đó lại kiên quyết thi hành nhiệm vụ. Hạng người 
"biến đổi và đa dạng" này là sản phẩm mới của lịch sử. Đó là con người cận đại. Cái 
không khi số mệnh bao trùm kịch Hy Lạp và kịch Trung cổ đã chấm dứt. Các hồn 
ma hiện lên trong Hămlet, Măcbet không hề quyết định được hành động con người. 


3 - SECHXPIA 



34 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Hămlet được hổn ma cha mình báo nhưng không tin nên phải dùng một vở kịch để 
kiểm tra. Măcbet và Bancô đều được bọn phù thuỷ báo tin rằng Măcbet và con cháu 
Bancô sẽ làm vua, nhưng Măcbet biến thành tên quỷ khát máu vì y tham lam và bị 
vợ cám dỗ, còn Bancô gạt phăng lời cám dỗ. Đúng như lời Catxiut nói với Brutut: 
"Anh Brutut thân mến! Các lỗi lầm của chúng ta không phải ở ngôi sao chiếu mệnh 
của ta. Nó ở trong ta". Các hành động dù là cao cả nhất hay thấp hèn nhất đều xuất 
phát từ bản thân con người trong những hoàn cảnh cụ thể. Chính vì vậy, tất cả nhân 
vật của Shakespeare không có ai có vẻ công thức. Ai cũng có ý nghĩ, tình cảm riêng 
và đều hành động theo những lý do sâu sắc của nội tâm. 

Con người trên sân khấu xưa nay vẫn là con người có một khát vọng nhất định. 
Họ không phải là những kẻ thờ ơ sống qua ngày đoạn tháng, mà là những kẻ bị 
khát vọng nung đốt, dằn vặt. Tuy vậy, cách miêu tả khát vọng của ông thực là độc 
đáo và là một ưu điểm nổi bật khi ta đem so sánh với các nhà viết kịch khác. Các 
nhà viết kịch thường có xu hướng đơn giản hoá tính cách con người, để làm nổi bật 
cái khát vọng chủ đạo. Cách làm này cho phép ta có thể khái quát họ bằng một 
khái niệm: người này là anh hà tiện, người kia là kẻ yêu nước không nhân nhượng, 
người nọ là anh đạo đức giả hay anh mê gái, sính chữ, ham tiền, thích địa vị... 
Phương pháp thể hiện của Shakespeare thì khác. Trong khi nêu lên đặc điểm tiêu 
biểu nhất, tác giả vẫn đặt nó trong mối quan hệ hữu cơ với nhiều đặc điểm khác hết 
sức phức tạp, nhờ đó nhân vật càng sinh động, hiện thực. Puskin đã nhận xét rất 
đúng khi nói "nhàn vật do Shakespeare sáng tạo không phải là điển hình của mồt 
khát vọng nào đó, của một tật xấu nào đó như ở Môlie, mà là những con người có 
nhiều thói xấu, nhiều khát vọng, và hoàn cảnh làm cho tính cách của nó phát triển 
trước mắt người xem. Dưới ngòi bút của Môlie, người hà tiện là một người hà tiện 
và chỉ có thế. Dưới ngòi bút của Shakespeare, Sailôc là một người hà tiện, nhưng 
đồng thời lại khôn ngoan, muốn trả thù, yêu con gái, cơ trí v.v.„". Nói khác di, 
Shakespeare miêu tả được cái điển hình ở trong cá nhân. Sailôc trong Chàng 
thương nhân thành Vơni và Hacpagông trong Người hà tiện của Môlie là hai điển 
hình thành công về mặt miêu tả hạng người hà tiện. Nhưng Hacpagông của Môlie 
chỉ là một anh hà tiện lố bịch, buồn cười, còn Sailôc của Shakespeare là cá nhân 
Sailôc, hết sức phức tạp và đa dạng. 

Chính vì Shakespeare biết thể hiện cái điển hình ở trong cá nhân cho nên thế giới 
của Shakespeare là thế giới "của một vạn tâm hồn" (Côlơrit), vô địch trong văn học. 
Bêlinxki nói: "Nhưng Shakespeare, Shakespeare vô địch, siêu việt kia đã bao quát cả 
địa ngục, trần gian và thiên đường: đây quả là vị chúa tể của tự nhiên, ông đã bắt 
cái thiện lẫn cái ác đều phải nộp cống phú, và trong cái nhìn của óng, ông thấy máu 
của vũ trụ đập mạnh. Mỗi vở kịch của ông là một vũ trụ thu nhỏ lại. Ông không có 
những tư tưởng được nuông chiều, không có những nhân vật được ưu đãi như Sile. 
Các bạn hãy xem ông chế nhạo tàn nhẫn như thế nào anh chàng Hămlet tội nghiệp 



LỜI GIỚI THIỆU 


35 


kia với những ý định khổng lồ nhưng ý chí lại là ý chí của một đứa trẻ. cứ đi mỗi 
bước lại vấp ngã dưới gánh nặng của một nhiệm vụ quá sức chịu đựng của mình!,,.. 
Các bạn hãy hỏi Shakespeare, vị chúa tể của các vị pháp sư kia, tại sao ông lại tả Lia 
thành một ông già yếu đuối, hầu như là ngốc nghếch... tại sao ông lại biểu lộ ở 
Măcbet một con người biến thành một tên hung bạo chỉ vì yếu đuối chứ không phải 
vì quen làm việc ác, và ở vợ Măcbet, một kẻ bản chất hung bạo, tại sao ông lại biểu 
hiên Corđêlia thành cô gái dễ thương và giàu tình cảm, còn các bà chị của cô thành 
những con quỷ thèm thuồng, tham lam và hung bạo. Ông đã trả lời rằng trên đời là 
như vậy và không thể khác được". Lời đánh giá của Biêlinxki thât không phải quá 
đáng, bởi vì so với các nhà văn khác, điếu làm cho Shakespeare thành vô địch là vì 
ông điển hình hoá được mọi hạng người, từ những cô gái dể thương, ngây thơ đến 
những người đàn bà khát máu, từ những chàng trai vui nhộn yêu đời đến những ông 
già ích kỷ, chật hẹp mà mỗi người đều khác hẳn nhau. Chúng ta bắt gặp ở đấy con 
người bằng xương bằng thịt chứ không phải cái phạm trù "con người" chung chung, 
cái phạm trù "đàn bà" chung chung. Chúng ta bắt gặp nàng Juliet ngây ngất vì đang 
thủ thỉ với người yêu dưới ánh trăng thanh, nàng Porxia tóc vàng, nàng ôphêlia ngơ 
ngác khi thấy người yêu giết chết cha mình. Họ đưa đến cho ta một cảm giác đột 
ngột, giống như chàng hoàng tử Fecđinăng nọ, trong Cơn bão, đắm tàu lạc vào một 
hoang đảo, và người đầu tiên chàng gặp lại là nàng Miranđa tuyệt đẹp, từ xưa đến 
nay chưa thấy một chàng trai. 

Vì tìm thấy được cái điển hình ở cá nhân, nên kịch của Shakespeare hết sức sinh 
động và hiện thực. Điều này cắt nghĩa xu hướng sùng bái Shakespeare ở nhiều nước. 
Trong bức thư gửi Mác ngày 19-12-1873, Enghen viết: "Cái tên đốn mạt Rồđrich 
Bênêđich đã xuất bản một cuốn sách dày cộp mang tên Bệnh sủng bái Shakespeare, 
trong đó hắn chứng minh hết sức tỉ mỉ rằng Shakespeare không thể sánh với các đại 
thi hào của nước ta, cũng không thể sánh được ngay với những nhà thơ hiện đại. 
Hình như là phải lật Shakespeare khỏi cái đài kỷ niệm để đặt cái đít to tướng của 
Bênêđich vào đây thì phải. Nhưng chỉ một màn thứ nhất của Những bà vợ vui vẻ ở 
ưynxo cũng đủ thấy có nhiều sinh động và nhiều thực tế hơn là toàn bộ văn học 
Đức: chỉ riêng Laoxơ và con chó nhỏ Krap của anh ta cũng hay hơn toàn bộ các hài 
kịch Đức cộng lại". Có thể nói nhờ bám sát thực tế, nên tác phẩm của Shakespeare 
không phải đưa ra một lý thuyết khuôn sáo mà chính đã đưa ra được một mảnh của 
cái cây đời mãi mãi xanh tươi. 

Một điểm càng làm nổi bật tính hiện thực của kịch Shakespeare là ông không 
khu biệt rạch ròi biên giới bi kịch và hài kịch. Trước ông, ranh giới giữa hai loại 
này rất rõ. Shakespeare là tác giả đầu tiên không chỉ viết thành công như nhau cả 
bi kịch lẫn hài kịch mà còn sáng tạo ra loại kịch riêng, sau này gọi là chính kịch 
(drama). Xuất phát từ quan niệm kịch là cuộc đời thu nhỏ, ông biến kịch thành 
tấm gương của cuộc đời. Đã gọi là cuộc đời thì cái cao thượng có mặt bên cạnh cái 




36 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ti tiện, nước mắt tiếp nối nụ cười, cái vui hoà lẫn cái buồn, cá nhân không tách 
riêng khỏi quần chúng, những suy nghĩ kín đáo nhất của nội tâm đột nhiên bộc lộ 
thành hành động ồn ào. Do đó những vở kịch của ông cũng đa dạng như cuộc đời. 
Trong Rômêô và Juliet , những cuộc gặp gỡ của Rômêô và Juliet chan chứa sức 
mạnh của thơ trữ tình, đầy cả cái tha thiết của mối tình đầu, xen lẫn với những 
đoạn lâm li xé ruột. Chàng Rômêồ mơ màng bao nhiêu thì chàng Mơkiuxiô vui 
nhộn bấy nhiêu; ông già Capiulet ích kỷ ở cạnh tu sĩ Lôrân cao quý; Juliet ngây 
thơ bên cạnh nhũ mẫu quá thiết thực. Đây là loại kịch gì? Gọi là bi kịch, hài kịch, 
kịch lịch sử, kịch phong tục đều không đúng. Shakespeare không nghĩ đến các 
khuôn khổ có sẵn để trói buộc kịch trường mà chỉ nghĩ đến cách mượn nghệ thuật 
để tái hiện cuộc đời. Có thế thôi. Thế giói kịch của Shakespeare là thế giới biến ảo 
như vậy. Đọc một vở kịch của Xôphôc, của Raxin, ta có thể đoán gần đúng các vở 
còn lại từ kết cấu đến ngôn ngữ, phong cách. Nhưng không ai đọc hồi trước của 
Hămỉet mà đoán được hồi sau ra sao? Ta chỉ biết xem kịch Shakespeare để ngạc 
nhiên, rồi vì ngạc nhiên mãi mà thành thán phục. Không phải ngẫu nhiên mà một 
sử gia Anh nói: "Vật cao quý nhất những người nước Anh chúng ta đã tạo ra chính 
là anh chàng Shakespeare này". 

Về mặt này, Shakespeare đã thu được tất cả những lời tán dương mà một người 
có thể có. Victo Huygô (Pháp) viết một tác phẩm về Shakespeare và gọi ông là 'con 
người đại dương", Côlơrít gọi Shakespeare là "con người có một vạn tâm hồn", 
Hainơ (Đức) gọi kịch của ông là "Kinh Thánh của thế tục", còn Gơtơ thừa nhận: 
"Tôi không nhớ có quyển sách nào hay biến cố nào đã gây cho tôi một ấn tượng 
mãnh liệt như những vở kịch của Shakespeare... Đây không phải là tác phẩm thơ 
nữa. Đọc nó, người ta sợ hãi thấy trước mắt mình là quyển sách của vận mệnh con 
người và người ta nghe cơn lốc của cuộc sống đang lật mạnh các trang". Sự thán 
phục của Gơtơ thực là vô bờ bến: “Trang đầu tiên của Shakespeare đã chinh phục tôi 
suốt cuộc đời... Tôi nhận thấy và cảm thấy một cách sinh động rằng cuộc sống cùa 
tôi nhân lên đến vô cùng; tất cả đối với tôi đều mới mẻ, kỳ ảo; và một luồng ánh 
sáng mới lạ làm cho mắt tôi nhức nhối. Kịch Shakespeare, đó là nơi trưng bày những 
vật hiếm có, trong đố lịch sử thế giới dường như là diễn ra trước mắt chúng ta theo 
sợi dây thời gian mà ta không thấy được... Tự nhiên! Tự nhiên! Có cái gì có thể tự 
nhiên hơn là những con người của Shakespeare". 

Sự xuất hiện của phương pháp xây dựng nhân vật của Shakespeare là một hiện 
tượng quan trọng bậc nhất trong lịch sử của kịch. Mác và Enghen gọi đó là cách 
"Shakespeare hóa" và khuyên các nhà viết kịch nên đi theo con đường ấy. Trong 
bức thư gửi cho Latxan ngày 16-4-1859 phê bình vở kịch Franxơ Phồn Xiclìngen 
của ông ta, Mác viết: "Rõ ràng là lúc ấy anh nên Shakespeare hoá hơn nữa, còn bây 
giờ thì tôi nhận định rằng khuyết điểm lớn nhất của anh là Sile hoá tức là biến nhân 
vật thành những phát ngôn nhân của tinh thần thời đại". Trước đó một ngày, 



LỜI GIỚI THIÊU 


37 


Enghen cũng viết cho Latxan như vậy: "Tuy vậy, theo tôi thì hình như tính cách 
của cá nhân không những được diễn tả bằng việc mà cá nhân làm, mà còn bằng 
cách cá nhân ấy làm việc đó nữa, mà về mặt này, thì nội dung tư tưởng của vở kịch 
của anh có thể không bị thương tổn gì hết, tôi tin như thế, nếu đặc tính của các 
nhân vật được phân biệt và đối lập nhau một cách rõ rệt hơn nữa. Lối thể hiên của 
người xưa bây giờ không đủ nữa, và ở đây, tôi nghĩ có lẽ không khó khăn lắm, anh 
có thể chú trọng nhiều hơn nữa tới tác dụng quan trọng của Shakespeare trong lịch 
sử ngành kịch". 

Vì Shakespeare cá tính hoá triệt để nhân vật cho nên không thể dễ dàng tìm tư 
tưởng ông qua những lời nói của nhân vật. Phương pháp trích dẫn lời nói của nhân 
vật xem đó là tư tưởng Shakespeare đã dẫn tới mọi nhận định trái ngược nhau mà 
người ta có thể hình dung được. Chỉ có cách nhìn toàn bộ quá trình sáng tác, nắm 
lấy tính nhân dân sâu sắc của tác giả và dựa trên những lời đánh giá của các nhà 
kinh điển của chủ nghĩa Mác-Lê, chúng ta mới có thể có một cái nhìn sâu sắc và 
toàn diện về thiên tài của nhà viết kịch vĩ đại. 

Một điểu cần nói vể sự cá tính hóa của Shakespeare là Shakespeare không 
phóng đại nhân vật theo lối "ngoa dụ" để biến nó thành quái gở, hay miêu tả những 
trạng thái bênh lý của tâm hổn để cho nó thành độc đáo. Rất nhiều nhà nghệ sĩ và 
học giả đời sau cố ý khảo sát xem Shakespeare đã dùng những thủ đoạn nghệ thuật 
gì để làm cho tác phẩm của mình sinh động đến thế. Câu trả lời đúng nhất có lẽ là 
cái khẩu hiệu viết ở rạp hát "Globus" của Shakespeare: "Totus mundus agit 
histrionem" (tất cả thế giới diễn kịch). Trong các vở kịch Shakespeare, thường nhắc 
đến sự so sánh cho rằng thế giới là một tấn kịch và cố nhiên tấn kịch của 
Shakespeare: là diễn đạt lại cái tấn kịch tác giả thấy trong cuộc đời. Trong các vở 
kịch của ông, dù khung cảnh là ở Anh, ở Pháp hay ở Đan Mạch, hay chỉ là một 
giấc mơ, dù thời gian là hiện tại hay quá khứ, bao giờ ông cũng chỉ cốt làm sao cho 
người xem nhận thức thế giới và con người một cách chân thực. Còn các quy tắc 
thể hiện thì ông rất rộng rãi. Ông có thể viết một vở kịch theo luật tam duy nhất 
chặt chẽ (hành động duy nhất, địa điểm duy nhất và thời gian duy nhất) như vở 
Cơn bão nhưng cũng có thể viết một vở kịch hành động kéo dài hàng chục năm và 
địa điểm luôn thay đổi như các vở biên niên sử. ông có thể viết một vở hài kịch vui 
nhộn từ đầu đến cuối như Những bà vợ vui vẻ ở Uynxo , nhưng cũng có thể viết một 
vở trong đó cái hài xen lẫn với cái bi trong từng hồi một. Người thầy của ông là 
cuộc sống thực trong xã hội và quần chúng nhân dân. Trước Shakespeare, nước 
Anh cũng đã có những kịch tác gia lớn, nhưng Shakespeare đã làm lu mờ tất cả 
bằng cái thiên tài đa dạng của mình. Ông đã thể hiện nhân loại dưới mọi phương 
diện, vứi tất cả mọi sắc thái. Tất cả những vở kịch của ông chỉ là một vở kịch duy 
nhất, ở đấy tất cả mọi người, từ ông vua đến người ãn mày, từ nhà thông thái cho 
đến người điên, từ tuổi trẻ say sưa bồng bột đến tuổi già, ích kỷ, nhỏ nhen, gặp 



38 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nhau làm thành một bức tranh hấp dẫn, mênh mông. Huygô nói một cách say sưa: 
"Shakespeare là cái gì? Người ta hầu như có thể trả lòi rằng, đó là trái đất... Trong 
Shakespeare chim hót, các bụi rậm xanh mơn mởn, những con tim yêu, những tâm 
hồn đau khổ... Home đánh dấu sự chấm dứt nền văn minh của Châu Á và sự khởi 
thủy của Châu Âu, Shakespeare đánh dấu sự chấm dứt của thời Trung cổ. Sự chấm 
dứt này Rabơle và Xecvantet cũng làm; nhưng vì họ chỉ châm biếng mà thôi nên họ 
chỉ đưa ra một mặt hạn chế; tinh thần của Shakespeare đưa ra một cái toàn vẹn... 
Trên Shakespeare không còn ai nữa... Chỉ riêng một mình ông ta, ông ta đã bằng cả 
thế kỷ XVII đẹp đẽ của nước Pháp chúng ta và gần cả thế kỷ XVIII". Phương pháp 
hiện thực của Shakespeare lại có những điểm nổi bật mà các nhà hiện thực khác 
thời Phục hưng như Xecvantet, Rabơle không có. Shakespeare là người đầu tiên nói 
đến số phận nhân dân, đưa nhân dân lên sân khấu với tất cả tinh thần tự hào, trí 
thông minh, sức sống dào dạt của họ. Các nhân vật của Shakespeare đều có ý thức 
rõ rệt về nhiệm vụ của mình đối với tương lai. Đặc biệt Shakespeare đã diễn tả 
đúng đắn tinh thần lịch sử của thời đại. 

Nhưng sở dĩ ông có được những cống hiến to lớn như vậy chính là vì ông là một 
nghệ sĩ nhàn dân trong ý nghĩa toàn vẹn nhất của danh từ. Puskin đã nói điều đó như 
sau: "Trong bi kịch Shakespeare nói lên cái gì? Mục đích của bi kịch là cái gì? Đó là 
con người và nhân dân. Đó là số phận của nhân loại, số phận của nhân dân... chính 
chỗ đó làm cho Shakespeare vĩ đại". Các vở kịch của ông viết ra là nhằm phục vụ 
quảng đại quần chúng trong đó đa số là dân lao động. Điều ông nhằm trước hết là 
làm sao cho quần chúng rộng rãi thưởng thức được tất cả nội dung nhân đạo của tác 
phẩm. Chính vì vậy ông đã sử dụng một nghệ thuật rất sát nhân dân, và ông đã trở 
thành nhà vãn được quần chúng Anh tin yêu. Điều này có thể thấy rõ trong ngôn 
ngữ của tác giả. 

Ngôn ngữ của kịch Shakespeare là ngôn ngữ để diễn. Nó có mục đích vẽ lên 
trước mắt khán giả một hình ảnh quen thuộc nhờ đó họ đi sâu vào nội dung tư 
tưởng. Như nhà thơ Grây nói "mỗi lời của ông là một bức tranh". Điều đó là một 
việc thiết yếu trong hoàn cảnh diễn kịch lúc bấy giờ. Trong thời Shakespeare, sân 
khấu chỉ vẻn vẹn có cái sàn gỗ, mọi trang trí dàn cảnh đều không có. Sân khấu bị 
khán giả bao quanh ba mặt. Cuối sân khấu có một cái gác theo kiểu bao lơn, đó là 
nơi Juliet sẽ chờ Rômêô. Ánh sáng là ánh sáng ban ngày và kịch thường bắt đầu vào 
khoảng ba giờ chiều. Muốn hình dung một nơi nào thì người ta treo một tấm bảng 
đề tên nơi ấy. Sân khấu không có màn, không có cảnh gì cả, chỉ có một cái bàn và 
một cái ghế. VI không có màn, không có cảnh gì cho nên trong nguyên bản không 
chia ra những cảnh khác nhau, cũng không nói gì đến bài trí sân khấu (những điều 
này đều do những người nghiên cứu thêm vào để theo dõi vở kịch cho tiện). Các vai 
nữ đều do đàn ông đóng vì đàn bà không được phép diễn kịch. Trong hoàn cảnh ấy, 
nhà viết kịch đã lấy ngôn ngữ để vẽ lại tất cả và thể hiện sự phối hợp đầy đủ nhất 



LỜI GIỚI THIÊU 


39 


giữa người với cảnh. Shakespeare đã làm điều đó thành công đến nỗi nhắc đến tên 
người là người ta nhớ ngay đến hoàn cảnh. Nói đến Juliet, người ta nghĩ ngay đến 
đêm dạ hội tưng bừng, cái bao lơn nhuốm ánh trăng, nói đến Porxia, người ta nhớ 
ngay đến mái tóc vàng của nàng, nói đến Hămlet, người ta nghĩ đến sân thượng của 
lầu Enxơnơ đã hiện ra trong đêm trường tĩnh mịch. Chỉ cần vài câu thơ là cái đêm 
bão táp hiện ra, ánh chớp loé sáng trên cái đầu bạc phơ của Lia, chỉ cần vài chữ là 
người ta thấy cái bàn tay đẫm máu của vợ Măcbet. Ngôn ngữ của Shakespeare cụ 
thể đến nỗi đã làm cơ sở cho rất nhiều tác phẩm hội hoạ đặc sắc. Nó đã thay thế tất 
cả mọi trang trí, mỗi chữ gắn liền với một hành động và nâng đỡ rất nhiều cho các 
diễn viên trong việc tìm phương pháp thể hiện. Ngôn ngữ của Shakespeare vô cùng 
phong phú. Ông là người đầu tiên đã đưa vào vãn học Anh một vốn từ đồ sộ: trên hai 
vạn từ (theo nhà nghiên cứu Xmit), trong đó một phần đáng kể được ông lần đầu 
tiên đưa thẳng từ ngôn ngữ quần chúng vào ngôn ngữ văn học, và phần lớn những từ 
này đến nay vẫn được dùng: "các tập quán, các cách chào hỏi, những đặc điểm về y 
phục, tên gọi các đồ vật, giáp trụ, luật lệ, đời sống nhà trường, những hiện tượng đặc 
biệt trong tự nhiên, thiên văn học, chiêm tinh học, những tín ngưỡng dân gian về ma 
quỷ, tất cả đều được phản ánh qua ngôn ngữ của Shakespeare" (Đaođơn). Những từ 
ông dùng là những từ nhân dân hiểu được, hầu như ông không dùng những từ 
chuyên môn chỉ có một số ít người hiểu, hay những từ địa phương, mặc dầu lúc bấy 
giờ ảnh hưởng tiếng dịa phương rất mạnh. Để cho nhân dân hiểu, ông đã sử dụng 
rộng rãi các câu đố, tục ngữ, bài hát, dân ca, tóm lại toàn bộ văn học truyền khẩu 
của nhân dân. Ớ đây Shakespeare thực là táo bạo, "các tác phẩm của Shakespeare 
hết sức phong phú những đoạn văn của văn học dân gian... Chỉ riêng trong hài kịch, 
người ta có thể rút ra một tuyển tập phong phú về tục ngữ" (Oantơ Rali). 
Shakespeare rất xa lạ với việc vận dụng ngôn ngữ cầu kỳ. Trong các tác phẩm của 
ông, người ta nhận thấy Shakespeare vay mượn nhiều ở văn học cổ đại, ở các nhà 
nhân đạo chủ nghĩa thời Phục hưng như Rabơle, Môngtenho, nhưng bao giờ ông 
cũng trình bày những câu văn hay những điển tích dưới hình thức dễ hiểu nhất dối 
với quần chúng. Chính phương pháp vận dụng ngôn ngữ này đã khiến nhiều nhà phê 
bình văn học vì thích ngôn ngữ "thanh lịch", "tao nhã", "thuần tuý", chê rằng ngôn 
ngữ Shakespeare ít trau chuốt, có những lời thô tục. Nhưng nói như vậy là tách ngôn 
ngữ ra khỏi nội dung của tác phẩm. Trái lại, ngôn ngữ của Shakespeare là ngôn ngữ 
thành công nhất của kịch, vì nó phối hợp được tất cả mọi cách diễn đạt. Nó đã phối 
hợp được tính trữ tình nhẹ nhàng với tính sử thi trang trọng; nó kết hợp được cái sâu 
sắc của triết học với cái bình dị của lời nói hằng ngày. Khi nói đến một vở kịch lý 
tưởng, Enghen có nói dó là một vở kịch "kết hợp tài tình tính chất sâu sắc về tư 
tưởng, nội dung lịch sử có ý thức... với cách kết cấu theo kiểu Shakespeare", và 
chúng ta có thể xem đây là yêu cầu cao nhất về nội dung cũng như về hình thức đối 
với một vở kịch. 



40 


WILLIAM SHAKESPEARE 


VI. ẢNH HƯỞNG CỦA SHAKESPEARE 
VÀ VIỆC DỊCH SHAKESPEARE 


Các vở kịch của Shakespeare từ lâu đã trở thành gia tài nghệ thuật và văn hoá của 
toàn thế giới. Chỉ tính riêng từ 1877 đến 1935, theo thống kê chưa đầy đủ, đã có trên 
2000 công trình nghiên cứu chỉ riêng về vở kịch Hămlet. Nối đến những người thích 
Shakespeare, trước tiên phải nói đến Mác. Theo Mêrinh "hình ảnh mãnh liệt của 
Shakespeare là một đối tượng được gia đình Mác tôn thờ". Mác từng đọc trầm từng 
đoạn kịch Shakespeare cho con gái nghe đến nỗi người con gái của Mác là Elêono 
nói: "Lúc lên sáu tôi đã thuộc làu từng cảnh của Shakespeare từ đầu chí cuối". Lúc 
viết vãn, Mác thường dùng hình ảnh của Shakespeare và Shakespeare thuộc vào số 
ba nhà văn mà Mác thích nhất (hai người kia là Etsin và Gơtơ). 

Đúng như lời nhận định của Xamuen Jônxơn (1765): " Shakespeare đứng trên tất 
cả các nhà văn, ít nhất là các nhà văn hiện đại, bởi vì ông là nhà thơ của tự nhiên - 
nhà thơ đưa ra trước mắt độc giả tấm gương trung thành nhất về các tính cách và 
cuộc sống... Những tác phẩm của ông khác các tác phẩm của các nhà văn khác cũng 
như cánh rừng khác cái vườn vậy". 

Ớ Đức, uy tín tuyệt đối của Shakespeare về mặt kịch là điều không ai có thể phủ 
nhận. Bản dịch kịch Shakespeare của Tichcơ và Slêghen được ca ngợi đến mức 
người Đức gọi Shakespeare đã đầu thai ở Đức và Anữet Kurenla nói: "Không thể 
nào hình dung sự phát triển của kịch Đức nếu chúng ta bỏ qua bản dịch Shakespeare 
ra tiếng Đức của Tichcơ và Slêghen (Lý luận và thực tiễn của việc dịch). Letxinh, 
Gơtơ, Herđe, Slêghen, Tichcơ và những người khác đã làm rất nhiều để phổ biến các 
vở kịch của Shakespeare, làm cho ông quen thuộc với nhân dân Đức. Họ đã biểu lộ 
lòng biết ơn sâu sắc vị thầy vĩ đại bằng những lời lẽ cảm động. Gơtơ nói: "Nếu như 
chúng ta cho rằng Shakespeare là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất thì tức là 
chúng ta đã thừa nhận rằng không có mấy người nhận thức thế giới được như ông 
nhận thức, không có mấy người biết nâng độc giả đến sự nhận thức thế giới như vậy. 
Thế giới đối với chúng ta hoàn toàn trong suốt, đột nhiên chúng ta thấy bộc lộ ra 
đạo đức và tật xấu, cái vĩ đại và cái nhỏ bé, cái cao quý và cái thấp hèn - và tất cả 
những điều này bằng những phương tiện đơn giản nhất. Tất cả cái gì bay trong 
không khí khi diễn ra những biến cố lớn của thế giới, tất cả những cái gì hiện ra 
trong trái tim con người trong những phút kinh khủng, tất cả những cái gì mà chúng 
ta sợ hãi, lo giấu kín trong lòng, ở đây đều lộ ra một cách tự do và tất yếu; chúng ta 
nhân thức được cái chân lý của cuộc sống và bản thân chúng ta không hiểu bằng 
cách nào chúng ta lại nhận thức được". 

Để phản đối lại cái lý luận gò bó về luật tam duy nhất mà người ta thường dùng 
để trách Shakespeare là thiếu học, thiếu "gu", thi sĩ Hainơ trả lời: "Cái vũ đài trong 



LỜI GIỚI THIÊU 


41 


kịch của ông, đó là trái đất; tính duy nhất về vị trí của ông là ở đấy. Vĩnh viễn, đó là 
cái thời gian trong đó những vở kịch của ông được diễn; tính duy nhất về thời gian 
của ông là ở đấy... Nhân loại, đó là nhân vật của ông, nhân vật này luôn luôn chết 
đi, sống lại, yêu thương, căm thù... hôm nay đội cái mũ tai lừa, nhưng ngày mai lại 
mang một vòng lá nguyệt quế và thường còn mang cả hai cùng một lúc". 

Ớ Pháp, việc đánh giá Shakespeare gặp nhiều trở ngại. Để đánh giá đúng 
Shakespeare, nước Pháp còn phải thay đổi cả cách quan niệm của mình về kịch, 
phải đánh giá lại kịch cổ điển, luật tam duy nhất, tức là đánh giá lại những giá trị 
vãn học mà nước Pháp rất tự hào. Vì vậy, đến thế kỷ XIX, nước Pháp là nước có 
nhiều thành kiến xấu về Shakespeare. Mãi đến Huygô, Flôbe, Xtenđan... mới xóa 
bỏ được thành kiến đối với kịch Shakespeare và uy tín của Shakespeare mới được 
thừa nhận rộng rãi. 

Trái lại, ở Nga từ trước và ở Liên Xô ngày nay, ta bắt gặp sự đánh giá toàn diện 
về Shakespeare. Theo Puskin, những tác phẩm của Shakespeare "đứng trên cái đỉnh 
không ai đạt được", làm thành "đối tượng vĩnh viễn để ta nghiên cứu và ngây ngất". 
Ông viết: "Sự giống thực của tình huống và sự đúng đắn của đối thoại, đó là những 
luật lệ chân chính của bi kịch... Tôi không đọc Candêron, tôi không đọc Vêga, 
nhưng cái ông Shakespeare kia mới là con người kỳ lạ làm sao!... Anh hãy đọc 
Shakespeare (đây là cái điệp khúc của tôi). Ông ta không bao giờ sợ làm cho nhân 
vật đang hành động của ông ta bị tai tiếng, ông để nó nói với tất cả sự thoải mái của 
nó, bởi vì ông tin rằng ông sẽ làm cho nhân vật tìm được cái ngôn ngữ phù hợp với 
tính cách của nó"... và Puskin đi đến một kết luận có tính nguyên tắc mà ông đã 
theo để viết vở Bôrit Gôdunôp: "Tin chắc rằng những hình thức cũ kỹ của kịch 
chúng ta đòi hỏi phải thay đổi lại, tôi đã viết vở kịch theo nguyên tắc của người cha 
chúng ta là Shakespeare". Điều mà Mác và Enghen khuyên Latxan mà Latxan 
không làm được cũng là điều Puskin đã tìm thấy và đã làm được, và đó chính là cái 
vĩ đại của Puskin. 

Trong khi các nhà Shakespeare học tư sản xuyên tạc tính chất tiến bộ của 
Shakespeare, trình bày Shakespeare thành con người tiếp tục ý thức hệ thần bí Trung 
cổ, thì các nhà Shakespeare học Liên Xô (Lunatsacxki, Môrôzôp, Xmirnôp, Anixt, 
Bungakôp v.v...) đã đặt vấn đề tiếp thu gia tài đồ sộ của Shakespeare dưới ánh sáng 
của sự nhận thức Mác-Lê về quá trình lịch sử của văn học, và đã phân tích một cách 
dúng đắn các tác phẩm của ông. Lunatsacxki viết: "Ông ta thấy nó (cuộc sống - 
N.D.) như chưa ai trước ông ta và sau ông ta thấy. Ông thấy rộng rãi một cách kỳ lạ. 
Ông thấy tất cả cái tốt là cái xấu, ông thấy quá khứ và cái tương lai có thể có. Ông 
hiểu con người sâu sắc, ông biết điều mơ ước của những con người này, và điều đó 
bao giờ ông cũng làm được, dù khi nhìn vào quá khứ hay thể hiện hiện tại, hay tạo 
nên một điển hình đặc biột từ con tim của mình, tất cả đều đầy sức sống như con 
người sống vậy". 



42 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Gorki gọi Shakespeare là "kịch tác gia vĩ đại nhất thế giới" và thấy ý nghĩa quan 
trọng của việc tiếp thu gia tài của Shakespeare, phương pháp viết kịch của 
Shakespeare đối với việc xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa: "Vị thầy của chúng 
ta, nhà hoạt động, người xây dựng thế giới mới phải là nhân vật chính của kịch hiện 
đại. Và để miêu tả nhân vật này với một sức mạnh cần thiết thì phải học cách viết 
kịch của những bậc thầy trước kia không ai vượt nổi mà trước hết là Shakespeare". 

Bên cạnh truyền thống nghiên cứu Shakespeare, ở Liên Xô lại có một truyền 
thống diễn Shakespeare với những nhà đạo diễn và diễn viên nỗi tiếng thế giới. 
Các nhà nghệ sĩ nghiên cứu hết sức công phu các tác phẩm của Shakespeare để thể 
hiện những vở kịch trung thành với tác giả và đáp ứng những yêu cầu của quần 
chúng Xô viết. 

Năm 1934, bên cạnh Hội kịch của toàn Nga đã thành lập "phòng Shakespeare", 
năm 1938, phòng này đổi tên là "phòng Shakespeare và kịch Tây Âu" nhằm mục 
đích nghiên cứu, phê bình về Shakespeare. Shakespeare đã tìm thấy ở Liên Xô tổ 
quốc thứ hai. Chỉ từ 1918 đến năm 1956, ở Liên Xô đã xuất bản 230 lần tác phẩm 
Shakespeare với 2.641.000 quyển bằng 27 thứ tiếng các dân tộc ở Liên Xô. Cũng 
cần nói thêm Shakespeare là nhà văn mà tác phẩm được dịch ra nhiều thứ tiếng 
nhất trên thế giới. Chỉ riêng điều này cũng đủ nói ông được nhân loại yêu quý như 
thế nào. 

Việc dịch Shakespeare xưa nay được xem là một việc rất khó. Theo thống kê sơ 
bộ, riêng ở Pháp, những vở như Hămlet, Rômêô và Juliet... có ít nhất 50 bản dịch 
khác nhau nhưng chưa có bản dịch nào làm người đọc hoàn toàn vừa ý. Điều đó 
không phải do chỗ trong số những bản dịch này không có những bản dịch giá trị. 
Trái lại, nhiều bản dịch của Franxoa Victo Huygô, Benjam, v.v... đã được xem là 
những tác phẩm thuộc hạng giá trị nhất, công phu nhất của nghệ thuật dịch ở Pháp. 
Điều đó là do ở đặc điểm ngôn ngữ của Shakespeare. 

Ngôn ngữ của Shakespeare rất đậm hương vị dân gian, mà xưa nay cái hương vị 
này vẫn là cái khó dịch nhât. Điều này cũng giống như điều ta bắt gặp ở Hồ Xuân 
Hương là tác giả khó dịch nhất của Việt Nam. Đọc trong nguyên ngữ thì cái hay 
cũng không khó hiểu nhưng diễn sang một ngôn ngữ khác nhiều khi gần như bó tay. 
Có những hình ảnh đối với dân tộc này thì rất quen, nhưng đối với dân tộc khác thì 
xa lạ, thậm chí khó nghe. Những câu tục ngữ, dân ca, những câu đố, những cách nói 
hai ba nghĩa là những điều gần như không thể dịch được, nếu dịch theo đúng nghĩa 
thì mất cả hương vị, nếu tìm một câu tương tự trong văn học nước mình thì lại không 
sát. Kết quả là dịch giả nào cũng phải chọn một cách diễn đạt: hoặc là chú trọng về 
hình ảnh không kể đến chỗ nó có thích hợp với ngôn ngữ nước mình lắm hay không, 
hoặc phải làm sao cho bản dịch sáng sủa, gọn gàng. Có thể có bản dịch sáng rõ hơn, 
thậm chí trau chuốt hơn nguyên tác, nhưng không thể có bản dịch nào đậm đà màu 
sắc dân tộc bằng nguyên tác. Thêm vào đó, kịch Shakespeare lại đầy những câu có 



LỜI GIỚI THIÊU 


43 


thể hiểu hai, ba nghĩa, những trò chơi ngộ nghĩnh. Những đoạn này lúc diễn có tác 
dụng sân khấu thú vị nhưng người dịch không biết xoay xở thế nào. Với một ngôn 
ngữ gần tiếng Anh như tiếng Đức thì dịch giả có thể diễn đạt một phần, nhưng với 
một ngôn ngữ khác xa tiếng Anh như tiếng Việt thì chỉ còn có một cách là chọn lấy 
một nghĩa mà mình cho là đúng nhất rồi tìm một câu chơi chữ tương ứng mà bản 
thân dịch giả thường cũng biết là vụng về. Khó khãn nhất cho người dịch là tính chất 
đa dạng của ngôn ngữ: khi thì thô lỗ, "mánh qué", khi thì hết sức tế nhị, thanh cao, 
khi thì hùng hồn, khi thì lâm li... Với một bực thầy về ngồn ngữ như vậy, người dịch 
khó lòng có đủ khả năng diễn đạt tất cả cái đa dạng sang ngôn ngữ nước mình, cho 
nên đọc bản dịch thường thường ta thấy gọn gàng, trau chuốt công phu, nhưng vẫn 
lạt hơn nguyên bản. Mặt khác, kịch Shakespeare phần lớn viết bằng thơ. Kịch thơ có 
một phần lý tưởng hóa nhất định, nhất là trong những đoạn trữ tình. Nếu dịch bằng 
văn xuôi thì rất dễ gây ấn tượng kiểu cách, nếu dịch bằng thơ thì có thể tránh được 
ấn tượng ấy nhưng lại khó dịch trung thành. Đó là những khó khăn chính trong việc 
dịch Shakespeare ngoài những khó khăn chung như ý nghĩa sâu xa, lời lẽ xúc tích 
mà ta bắt gặp ở tất cả những nhà văn lớn. 

Dó đó, ở nước nào cũng cố nhiều bản dịch Shakespeare về từng vở một, đều 
đúng nguyên bản nhưng lại rất khác nhau về phong cách. Tuy có nhiều cách dịch 
như vậy, những cũng cần phải khẳng định rằng kịch Shakespeare không phải thuộc 
loại tác phẩm không thể nào dịch được. Nói như vậy là không hiểu tính toàn nhân 
loại của tác phẩm của Shakespeare. Như Gơtơ khẳng định cực kỳ sâu sắc và hoàn 
toàn đúng: "Một tác phẩm vĩ đại, phong phú tính chất nhân loại, đồng thời phải có 
một đặc tính quan trọng không thể thiếu được là dịch ra ngôn ngữ nào cũng thấy 
hay. Hơn nữa, cần phải nói rằng: trong số những nhà thơ vĩ đại nhất của Châu Âu 
thì Shakespeare là người dễ cảm hơn, và gần mọi người hơn. Phải nói rằng đã có, 
và có nhiều bản dịch hay có tác dụng lớn đối với văn học, mặc dầu bản dịch nào 
cũng chỉ thể hiện được "một mảnh" của Shakespeare mà thôi - cả bản dịch của 
Slêgen cũng vậy. 

Việc dịch và giới thiệu Shakespeare ở Việt Nam có thể nói là chậm so với yêu 
cầu của bạn đọc. Mặc dầu năng lực rất hạn chế, các dịch giả, theo yêu cầu của Nhà 
xuất bản, cũng cố gắng đưa ra những tác phẩm dịch đứng đắn, trung thành với 
nguyên tắc. Chúng tôi cố diễn tả tất cả các hình tượng, các điển cố, cắc cách nói, dù 
những điều này có chỗ hơi xa lạ với tiếng Việt, ở chỏ nào có thể hiểu hai ba nghĩa 
hay không thể diễn đạt được, thì chúng tôi chú thích. Cố nhiên làm như vậy sẽ trở 
ngại đến tính chất trong sáng, uyển chuyển nhịp nhàng của câu vãn Việt Nam, vì có 
những lời nghe chưa quen thuộc lắm. Nhưng chúng tôi tin rằng các bạn sẽ hiểu cho 
sự cố gắng của chúng tổi để phản ảnh trung thành tất cả cái độc đáo của tác giả. Tất 
nhiên, chúng tôi không thể có tham vọng lột tả được tất cả Shakespeare, nhưng 
chúng tôi hy vọng rằng không đến nỗi phản lại Shakespeare. 



44 


VVILLIAM SHAKESPEARH 


Mong rằng, mặc dầu có những điều thiếu sót trong việc giới thiệu và dịch thuật 
mà chúng tôi sẽ cố gắng bổ khuyết trong những lần tái bản, Tuyển tập tác phẩm 
w.Shakespeare xuất bản lần này sẽ đáp ứng được một phần những đòi hỏi của các 
bạn trên con đường tìm hiểu Shakespeare và sẽ gây được những cảm tưởng tốt đẹp 
đối với một thiên tài vĩ đại của văn học nhân loại. 


NHỮ THÀNH 

với sự cộng tác của ĐÀO ANH KHA 
và NGUYỄN CỬU CÚC 


TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH 


- A.A. Xmirnôp, Sáng tác của Shakespeare, Lêningrat, 1934. 

- A.A. Xmirnôp, Bài tựa Shakespeare toàn tập , bản dịch tiếng Nga, Nghệ thuật, 
Moxkva, 1957. 

Tuyển tập nghiên cứu về Shakespeare, gồm các bài nghiên cứu của Xmirriôp, 
Anixt, Xtainơ..., Moxkva, 1958. 

- A.v. Lunatsarxki, Nghiên cứu phê bình văn học Tây Ấu, Moxkva, 1925. 

- L.N. Tolxtoi, Phê bình vềShakespeare, Christchurch, 1909. 


Mục Shakespeare trong Đại bách khoa toàn thư Liên Xô do Anixt và Bertxman viết. 

- W.Hazlitt, Nhữỉig tính cách của các vở kịch Shakespeare, Luân Đôn, Niu Ước, 
1930. 

- L. Gillet, Shakespeare, Grasset, Paris, 1931. 

- Long worth - Chambrun, Shakespeare tìm lại được, đời sống và sự nghiệp của 
ông , Paris - Larousse Plon, 1947. 



DÔMÊÔvà JULIET 

Bi kịch năm hồi 
ĐẶNG THẾ BÍNH dịch 



In theo cuốn: Wiliam Sêcxpia, Rômêô và Juliet-Hămlet-Ôtenlô-Macbet- 
Côriôlan, Nxb Văn hóa, Viện Văn học, Hà Nội, 1963. 



TIÊU DẢN VE 
RÔMẺÔ VÀ JULIET 


Theo ý kiến đa sô các nhà nghiên cứu, vở Rômêô và Juliet viết vào 
khoảng 1594 - 1595. 

Viết vở kịch này, Shakespeare đã dựa theo một truyện bằng văn vần 
(khoảng 3.000 câu) của một nhà thơ trẻ người Anh là Actơ Bruc (Arthur 
Brooke), xuất bản năm 1562. Bruc đã phóng tác theo một truyện bằng vãn 
xuôi do một người Ý là Matêô Banđenlô (Matteo Bandello) viết, xuất bản 
năm 1554, hay nói cho đúng hơn, theo bản dịch tiếng Pháp của truyện 
này do Pie Boatô (Pierre Boisteau) dịch, xuất bản năm 1559. 

Thực ra, những nét chính của câu chuyện tình này đã có từ sớm hơn 
nữa, trong những truyện ngắn của Luyghi đa Portô (Luigi đa Porto) xuất 
bản khoảng 1535, của Ađriêng Xơvanh (Adrien Sevin) xuất bản khoảng 
1542, v.v... 

Mỗi người viết hoặc người dịch lại thèm thắt, sửa đổi cho câu chuyện 
thêm hấp dẫn, hoặc tô vẽ các nhân vật cho thêm nổi. Chẳng hạn Xơvanh 
thèm vào nhân vật thầy lang, Bruc tô cho rõ nét nhân vật nhủ mẫu... 

Nhưng chính là thông qua tác phẩm của Shakespeare mà câu chuyện 
của đôi bạn tình thành Vêrôna đã được lưu lại cho hậu thế. 

Nội dung vở kịch như sau: 

Ngày xưa ở thành Vêrôna của nước Ý, giữa hai họ lớn, họ Capiulet và 
họ Montaghiu, có một mối thù lâu đời. Mối thù sâu sắc đến nỗi hễ người 
hai họ, thậm chí gia nhân hai nhà, gặp nhau là có chuyện cãi cọ hoặc 
chém giết. 

Một đêm, tộc trưởng họ Capiulet mở dạ yến. Rổmêô, con trai tộc 
trưởng họ Montaghiu, đang say mê Rôdalin, một cô gái trong họ 
Capiulet, nên cùng một vài người bạn đeo mặt nạ đến dự buổi yến này 
để được gặp Rôdalin. Nhưng khi đến nơi, thì Rômêô gặp Juliet, con 



48 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tộc trưởng Capiulet, và hai người yêu nhau say đắm ngay từ buổi đầu 
gặp gỡ. 

Nửa đêm, tiệc tan, Rômêô vượt tường nhảy vào vườn sau nhà 
Capiuỉet. Juliet hiện ra trên bao lơn phòng nàng, và hai người cùng “trao 
cho nhau lời thề chung thủy”. 

Sáng hôm sau, Rômêô tới gặp cha linh hồn là tu sĩ Lôrân và yêu cầu 
tu sĩ làm lễ xe duyên cho hai người. Tu sĩ ưng thuận vì hy vọng rằng “mối 
duyên lành này sẽ làm cho hận thù hai họ đổi thành tình sâu nghĩa 
nặng”. Sau lễ thành hôn tại phòng tu sĩ Lôrân, Juliet về phòng riêng chờ 
Rômêô đêm đó sẽ tới. 

Nhưng cùng ngày hôm đó đã xảy ra một chuyện không may. Tibân, 
anh họ ổuliet, gặp Rômêồ và buông lời hỗn xược. Rômêô nhịn, nhưng bạn 
Rồmêô là Mơkiuxiô bực tức gây chuyện đánh nhau với Tibân. Thừa lúc 
Rômêô len vào giữa để can, Tibân lén đâm chết Mơkiuxiô. Báo thù cho 
bạn, Rồmêô đâm chết Tíbàn. Vương chủ thành Vêrồna kết án Rômêô 
phải đày khỏi thành Vêrồna. 

Sau khi giết Tibân, Rômêô trốn trong phòng tu sĩ Lôrân. Tu sĩ an ủi 
chàng và khuyên chàng đêm đó cứ tới từ biệt duliet, rồi sau đó rời khỏi 
Vêrôna đến tránh ở một thành khác là Mantua, chờ ngày có thể xin 
vương chủ ân xá và giải hòa hai họ. 

Đêm đó, Rômêô, nhờ sự giúp đỡ của vú nuôi Juliet, được gặp nàng. 
Nhưng sáng sớm hôm sau, khi đôi bên từ biệt, hai người đều linh cảm 
những chuyện chẳng lành. 

Quả vậy, cha Juliet ép nàng phải lấy một chàng thanh niên quý tộc, 
họ hàng của vương chủ, là bá tước Parit. Tuyệt vọng, duliet tái gặp tu sĩ 
Lôrân. Tu sĩ khuyên nàng cứ giả vờ nhận lấy Parit và cho nàng một lọ 
thuốc. Uống thuốc này vào thì thân thể sẽ cứng đờ lạnh ngắt như chết 
trong một thời gian, sau đó sẽ tỉnh dậy khỏe mạnh như thường. Đèm hôm 
ấy sẽ uống thuốc. Hôm sau, người nhà tưởng chết sẽ đem đặt thi thể 
trong hầm mộ họ Capiulet theo phong tục thời ấy. Trong khi đó, tu sĩ sẽ 
cho người đến Mantua báo cho Rômêô biết để lẻn về Vêrôna đón nàng đi. 

Juliet về nhà, giả vờ vui vẻ nhận lời lấy Parỉt. Ồng già Capiulet vui 
mừng định tổ chức cho đón dâu ngay ngày hôm sau. Nhưng đêm ấy, 
Juliet uống thuốc. Sáng sớm hôm sau, khi Parit tới thì nàng chỉ còn là 
cái xác cứng đờ. Mọi người than khóc rồi đem thi thể nàng đặt vào hầm 
mộ của dòng họ Capiulet. 

Sau khi Juliet rời tu phòng về nhà, tu sĩ Lôrân đã nhờ một người 
bạn là tu sĩ Jôn đi Mantua báo tin cho Rômêồ biết. Nhưng một sự không 
may khiến tu sĩ Jôn không đi được. Trong khi đó thì gia nhân của Rômêô 



TIỂU DẪN VỀ 
RÔMÊÔ VÀ JULIET 


Theo ý kiến đa số các nhà nghiên cứu, vở Rômêô và Juliet viết vào 
khoảng 1594 - 1595. 

Viết vở kịch này, Shakespeare đã dựa theo một truyện bằng văn vần 
(khoảng 3.000 câu) của một nhà thơ trẻ người Anh là Actơ Bruc (Arthur 
Brooke), xuất bản năm 1562. Bruc đã phóng tác theo một truyện bằng văn 
xuôi do một người Ý là Matêô Banđenlô (Matteo Bandello) viết, xuất bản 
năm 1554, hay nói cho đúng hơn, theo bản dịch tiếng Pháp của truyện 
này do Pie Boatô (Pierre Boisteau) dịch, xuất bản năm 1559. 

Thực ra, nhừng nét chính của câu chuyện tình này đã có từ sớm hơn 
nữa, trong những truyện ngắn của Luyghi đa Portô (Luigị đa Porto) xuất 
bản khoảng 1535, của Ađriểng Xơvanh (Adrien Sevin) xuất bản khoảng 
1542, V.V. . 

Mỗi người viết hoặc người dịch lại thêm thắt, sửa đổi cho câu chuyện 
thèm hấp dẫn, hoặc tô vẽ các nhân vật cho thêm nổi. Chẳng hạn Xơvanh 
thêm vào nhân vật thầy lang, Bruc tô cho rõ nét nhân vật nhủ mẫu... 

Nhưng chính là thông qua tác phẩm của Shakespeare mà câu chuyện 
của đôi bạn tình thành Vêrôna đã được lưu lại cho hậu thế. 

Nội dung vở kịch như sau: 

Ngày xưa ở thành Vêrôna của nước Ý, giữa hai họ lớn, họ Capiulet và 
họ Montaghiu, có một mối thù lâu đời. Mối thù sâu sắc đến nỗi hễ người 
hai họ, thậm chí gia nhân hai nhà, gặp nhau là có chuyện cãi cọ hoặc 
chém giết. 

Một đêm, tộc trưởng họ Capiulet mở dạ yến. Rômêô, con trai tộc 
trưởng họ Montaghiu, đang say mê Rôdalin, một cô gái trong họ 
Capiulet, nên cùng một vài người bạn đeo mặt nạ đến dự buổi yến này 
để được gặp Rôdalin. Nhưng khi đến nơi, thì Rômêô gặp Juliet, con 



RÔMÊÔ VÀ JƯLIET 


49 


tưởng Juliet chết thật, phi ngựa tới Mantua báo tin. Nhận tin chẳng lành, 
Rômêô tuyệt vọng, mua một liều thuốc độc rồi định trở về chết bên thi 
thể người yêu. 

Nửa đêm hôm đố, Rômêô tới hầm mộ nhà Capiulet. Parit cũng tới đó 
để khóc than nàng. Hai người đánh nhau. Parỉt bị Rômêô đâm chết. 
Rômêô vào trong hầm mộ, uống thuốc độc, rồi hôn Juliet mà chết. 

Tu sĩ Lôrân khi được tu sĩ Jôn cho biết tin không đi được, củng lật 
đật tới hầm mộ Juliet đêm đó để chờ nàng tỉnh dậy. Nhưng khi tới nơi 
thì đã quá muộn. Rômêo đã chết. 

Juliet tỉnh dậy. Tu sĩ khuyên nàng vào nương thân trong nhà tu kín. 
Nhưng nàng không nghe và dùng dao của Rồmêô tự vẫn. 

Tin lan ra, khắp thành Vêrôna xôn xao. Vương chủ và người hai nhà 
kéo tới. Câu chuyện thương tâm được tu sĩ kể lại. 

Và “bên xác con, cha mẹ mới quên thù”. 


* 

* * 

Người ta thường nói, vở Rômêô và Juliet là vở kịch của tình yểu. 
Đúng như vậy, Rômêô và Juliet là vở kịch của tình yêu trong sáng và 
chân thành. Như Flôbe (Flaubert) đã nói: <r Virgin dã sáng tạo ra người 
thiếu phụ yêu đương, Shakespeare đã sáng tạo ra người thiếu nữ yêu 
đương. Tất cả những thiểu phụ và thiếu nữ yểu đương khác chỉ là mô 
phỏng theo hai nhân vật Điđồng và Juliet”. 

Nhưng nếu chỉ nói đơn giản rằng chủ đề của Rômêô và Juliet là tình 
yêu thì không đủ. Chủ đề của vở kịch có hai mặt: tình yêu của đôi lứa 
thanh niên và oán thù truyền kiếp giữa hai họ. Vở kịch mở đầu bằng một 
cuộc ẩu đả giữa gia nhân hai nhà. Nó kết thúc bằng sự giải hòa giữa hai 
họ. Sự thù hằn giữa hai họ khiến cuộc tình duyên của Rômêô và Juliet 
dang dở nhưng chính cái chết của đôi bạn tình dã chấm dứt mối thù 
truyền kiếp. 

Cuộc tình duyên Rômêồ - Juliet đã gặp đủ mọi trở ngại. Họ sinh ra 
trong hai gia đình oán thù nhau lâu đời, đó đã là một trở ngại lớn. 
Nhưng còn biết bao trở ngại khác nữa, những sự việc ngẫu nhiên, bất 
ngờ, chẳng may. Vì không hiểu mối tình của bạn, nên Mơkiuxiô tưởng 
Rômêồ hèn nhát cúi mình trước Tibân, và gây lộn với Tibân. Vĩ muốn 
can hai bèn mà Rômêô khiển bạn chết oan. Và vì thương bạn chết oan mà 
Rômêô giết Tìbân và phải đi đày... Giải pháp của tu sĩ Lồrân bày cho 
Juliet tưởng chừng sẽ giải quyết mọi việc. Nhưng tu sĩ Jôn lại gặp sự trắc 


4 - SECHXPIA 



50 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


trở giữa đường. Và khi tu sĩ Lôrân lật đật chạy tới hầm mộ thì Rômêô đã 
tới đó trước mất rồi... 

Nhưng Rômêô và Juliet có cúi đầu khuất phục trước những trở ngại 
không? Không, họ luôn luôn chiến đấu để hảo vệ tình yêu của họ. Mối 
hằn thù lâu đời giữa hai nhà đã không ngăn được họ yêu nhau. Lễ giáo 
phong kiến đã không ngân được họ gặp nhau. Cái chết của Tibân, án đi 
đày của Rômêô củng không chia lìa được họ. Tài mạo, danh vọng, của cải 
của Parit không thể làm Juliet thay dạ đổi lòng. Những sự việc kinh 
khủng nhất (nằm một ngày một đêm giữa những thây chết) cũng không 
làm cô gái thơ ngây kia chùn bước... 

Cái chết của họ không cho ta một cảm tưởng khuất phục đầu hàng. 
Họ đã thắng. Cái xã Ẹội phong kiến hẹp hồi ti tiện đã phải cảm phục 
tình yêu trong sáng của họ. Họ làm được một việc mà uy quyền của một 
vương chủ đã không làm nổi: chấm dứt một mối thù truyền kiếp. 

Sự đấu tranh quyết liệt của Rômêô và Juliet để bảo vệ tình yêu của 
họ là sự đấu tranh quyết liệt của những tư tưởng nhân đạo thời Phục 
hưng chống lại những thành kiến dã man và ngu muội của thời Trung cổ. 
Chủ đề của vở kịch là: tình yêu và lòng chung thủy chiến thắng oán thù. 

Tình yêu giữa Rômêô và Julỉet là một tình yêu chân thành, thủy 
chung, trong sạch, rất trần thế, xa lạ với những quan niệm ảo mộng, siêu 
hình, tôn giáo hoặc bệnh não. Quan hệ giữa Rồmêô và Juliet là một sự 
hòa hợp cân bằng giữa vật chất và tinh thần, một mối tình thơ mộng 
nhưng không viển vông, một sự yêu đương say đắm không hề bị hạ thấp 
xuống mức những dục vọng thấp hèn. Như một nhà nghiên cứu Liên Xô 
đã nói: “Hoàn toàn không có mâu thuẫn giữa lòng say mê của Juliet và 
sự ngay thẳng trong sạch của mối tỉnh nàng. Khi nàng nói với Rômêô; 
“Em vuốt ve quá nhiều thì chàng đến chết mất”, chúng ta không cảm thấy 
một âm thanh nào lạc điệu" (Vlađimia Nieprôp). 

* 

* * 

Về mặt nghệ thuật, chúng tôi thấy cần nêu một số điểm: 

Thứ nhất là kịch tính cao độ của hành động. Trong truyện của Actơ 
Bruc, thời gian kéo dài tới mấy tháng. Trong vở kịch của Shakespeare, 
thời gian co lại chỉ còn bốn ngày sôi nổi. 

Thứ hai là tính chất sinh động của phong cách và vốn phong phú của 
ngôn ngữ. Shakespeare đã được gọi là nhà pháp sư của ngôn ngữ Anh. 
Ông sử dụng một vốn từ rất lởn, trong đó ngôn ngữ dân gian góp một 



RỒMÊÔ VÀ JULIET 


51 


phần đáng kể. Các tục ngữ được ông sử dụng rất linh hoạt. Trong tác 
phẩm của ông, văn xuôi ưd văn Vần đi liền với nhau, có khi gài vào nhau. 
Những câu nói đùa nhả nhớt của nhủ mẫu và Mơkiuxiô xen vào những 
đoạn tự tình ngây ngất giữa Rômêô và Juliet, và đi liền ngay sau là 
những suy nghĩ triết học của tu sĩ Lôrân! Vở Rômêô và Juliet đặc biệt cố 
nhiều chỗ chơi chữ, những kiểu nối ý cầu kỳ, những lối nói cợt bằng 
những chữ cùng âm khác nghĩa. Trong quá trình dịch chúng tôi đã cố 
gắng bám sát những hình tượng của nguyên văn. Tuy vậy, có nhiều 
trường hợp chúng tôi đã phải tìm những hình tượng tương đương, quen 
thuộc hơn đối với độc giả Việt Nam. 

Về những lời đùa cợt nhả nhớt, có khi ngụ ý tục tần, của hai nhân 
vật nhủ mẫu và Mơkiuxiô, chúng tôi muốn nhắc lại nhận định của Victo 
Huygô: “Về hai mặt phóng túng và bạo nói, Shakespeare chẳng thua gì 
Rabơle (Rabelais/’. 

Bản dịch này chủ yếu căn cứ trên bản Anh văn của Nhà xuất bản 
Cambridge Unỉversỉty Press (1955) do J.D.Wilson và G.I.Duthie khảo hiệu 
và chú thích. Trong quá trình dịch, chúng tôi có tham khảo một số bản 
dịch Pháp văn như của Duval, Roth, Koszul và Victor Hugo. 


NGƯỜI DỊCH 



NHÂN VẬT 


EXCALƠT 

(Escalus) 

PARIT 

(Paris) 

MONTAGHIƯ 

(Montague) 

CAPIULET 

(Capuỉet) 

MỘT ÔNG GIÀ 

họ Capiulet 

RÔMÊÔ 

(Romeo) 

MƠKIƯXIÔ 

(Mercutio) 

BENVÔLIÔ 

(Benvolio) 

TI BÂN 

(Tybalt) 

Tư Sĩ LÔRÂN 

(Laivrence) 

Tư Sĩ JÔN 

(John) 

BANTƠDA 

(Balthasar) 

XAMXƠN 

(Sampson) 

GRIGÔRY 

(Gregory) 

PITƠ 

(Peter) 

ABRAHAM 

(Abraham) 

MỘT THẦY LANG 

BA NHẠC CÔNG 


BAN ĐỒNG CA 


TIỂU ĐỒNG CỬA PARIT 

MỘT TIỂƯ ĐỔNG NỮA 


Vương chủ thành Vêrôna 

một chàng quý tộc trẻ tuổi, 
thân thích của Vương chủ 

hai tộc trưởng của hai họ 
thù địch 

con trai Montaghiu 

người họ của Vương chủ và bạn 
của Rômêô 

cháu Montaghỉu, và bạn của 
Rômêô 

cháu Capiulet phu nhân 

dòng thánh Franxit 

cùng một dòng đạo đó 

người hầu của Rômêô 

gia nhân của Capiulet 

gia nhân của Capiulet 

người hầu của nhũ mẫu của Juliet 

gia nhân của Montaghiu 


MỘT VÕ QUAN CỦA ĐỘI TƯẦN TRA 



RÔMÊÔ VÀ JƯLIET 


53 


MONTAGHIU PHU NHÂN 
CAPIULET PHU NHÂN 

JULIET (Juliet) con gái Capiulet 

NHŨ MẪU CỬA JULIET 

Một số công dân thành Vêrôna - một số quý tộc nam nữ, thân 
thích của hai nhà - một số người deo mặt nạ - lính tuần - 
người gác - người hầu. 


Chuyện xảy ra ỏ thành Vêrôna 
trừ hồi V cảnh I thì ở Mantua 



HỒI MỘT 


Tự NGÔN 


Ban đồng ca ra (1) 

Ngày xưa, ở thành Vêrôna tươi đẹp, 

Có hai nhà thuộc dòng thế phiệt trâm anh 

Mối thù xưa bỗng gây cảnh bất bình 

Máu lương thiện khiến tay người lành nhuộm đỏ. 

Số phận éo le, thâm thù hai họ 

Lại khéo xui sinh hạ đôi tình nhân 

Mối tình ai thê thảm muôn phần 

Chôn cừu hận, chỉ còn đành một thác 

Tình lứa đôi thảm thương tan nát 

Trên xác con cha mẹ mới quên thù 

Chuyện thương lắm, trình diễn đôi giờ, 

Xin quý vị kiên tâm chiếu cố 

Sức mọn tài hèn, chúng tôi xin gắng trổ. 

Ban đồng ca vào 


íl> ở thời Shakespeare, “ban đồng ca” thường chỉ là một người mặc y phục đen, 
làm công việc giới thiệu. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


55 


CẢNH I 
Nơi công cộng 


Xamxơn và Grigôri ra, cầm kiểm, đeo mộc 

XAMXƠN - Grigôri này, ta không thể nào chịu nhọ mặt được. 

GRIGÔRI - ừ, mình có làm lái than đâu. 

XAMXƠN - Không... Tao định nói rằng tức lên cổ là ta rút (1) ngay. 

GRIGÔRI - ừ, thòng lọng (2) chẹn cổ thì phải rút ra mới sống được chứ! 

XAMXƠN - Tao mà sôi tiết lên là tao giã ngay. 

GRIGÔRI - Khốn nhưng tiết mày thì đợi đến bao giờ cho sôi! 

XAMXƠN - Cứ thấy một thằng chó nhà Montaghiu là tao ngứa ngáy 
chân tay. 

GRIGÔRI - Ây! Ngứa chân là muốn co cẳng rồi! Đứng yên mới chính 
thị là tay can trường. Mày mà ngứa chân là muốn co giò chuồn 
thẳng đấy! 

XAMXƠN - Khi một thằng chó chết nhà Montaghiu trêu gan tao thì 
tao đứng vững như thành ấy chứ lị! Dù gặp trai hay gái nhà 
nó, tao cũng giành lấy lề đường sát tường tao đi (3) . 

GRIGÔRI - Thế là mày hèn rồi. Chỉ có đứa nào yếu mới tìm tường 
mà dựa lưng. 

XAMXƠN - Đúng! Đàn bà là giống yếu đuối nên bao giờ cũng bị 
ép vào tường. Tao là tao cứ gạt bắn bọn đàn ông nhà 
Montaghiu ra khỏi tường mà ép bọn đàn bà con gái nhà nó 
vào đấy. 

GRIGÔRI - Chuyện hiềm khích này chỉ dính dáng đến các ông chủ 
và trai tráng hai nhà thôi chứ. 

XAMXƠN - Kệ! Tao phải ra tay bạo chúa mới được. Tao sửa cho bọn 


(1) Ý nói rút gươm. 

(2) Thòng lọng treo cổ tội phạm. Choler (cơn giận) và collar (thòng lọng) cùng âm 
khác nghĩa. Grigôri cô' tình hiểu trệch lời nói của Xamxơn. 

(3) Thời đó dường không có hè, lại có rảnh nước ở giữa, gặp người trên phải 
nhường bước cho đi sát về phía lề đường là phần an toàn và sạch nhất. 



56 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đàn ông xong thì bọn đàn bà con gái liệu hồn. Cứ gọi là không 
còn sót một ả! 

GRIGÔRI - Không một ả nào còn sống ấy à? 

XAMXƠN - Hay là còn nguyên. Muốn hiểu thế nào thì hiểu. 

GRIGÔRI - Ả nào nếm mùi thì sẽ hiểu. 

XAMXƠN - Tao mà còn đứng vững thì tao còn cho các ả nếm mùi. 
Tao là tay có sừng có mỏ chứ có phải vừa! 

GRIGÔRI - ừ, may đấy, chứ giá mày có vây có vẩy thì thật hệt con 
cá mắm. Thôi rút đồ lề ra đi... hai thằng nhà Montaghiu đến 
kia kìa. 

Abraham và Bantơda ra 

XAMXƠN - Gươm tao đã tuôT trần rồi đây. Gây sự đi, đã có tao 
đằng sau. 

GRIGÔRI - Thế nào? Đứng sau để chuồn cho dễ phỏng? 

XAMXƠN - Đừng sợ gì tao nhé! 

GRIGÔRI - Mẹ kiếp, tao mà lại sợ mày! (1) 

XAMXƠN - Phải nắm phần phải về mình. Để chúng gây sự trước. 

GRIGÔRI - Qua mặt chúng, tao sẽ cau mày, để xem chúng muốn gìỏr 
trò gì. 

XAMXƠN - Để xem chúng dám giở trò gì chứ lị! Còn tao, tao sẽ nhổ 
nước bọt. (2) Chúng im thì chúng nhục. 

ABRAHAM - Quý ông nhổ vào chúng tôi đấy phải không? 

XAMXƠN - Vâng, đúng là tôi nhổ nước bọt đấy, thưa quý ông. 

ABRAHAM - Quý ông nhổ nước bọt vào chúng tôi phải không? 

XAMXƠN {hỏi nhỏ G) - Nhận thì có trái luật không? 

GRIGÔRI - Trái. 

XAMXƠN - Không, tôi không nhổ vào quý ông. Nhưng đúng là tôi 
nhổ đấy. 

GRIGÔRI - Quý ông định gây sự chăng? 


(1) Ý Xamxơn định nói: “Đừng sợ gì về phía tao. Cứ yên tâm”. Nhưng Grigôri hiểu 
trệch đi. 

(2) Nguyên vãn: “Tao sẽ cắn ngón tay cái chĩa vào chúng”. Một cử chỉ thách thức, 
nhục mạ. 



RÔMÊÔ VÀ JƯLIET 


57 


ABRAHAM - Gây sự ấy à? Không! Thưa quý ông. 

XAMXƠN - Nếu quý ông định gây sự thì tôi sẵn sàng tiếp chuyện. 
Chủ tôi chẳng kém gì chủ các quý ông. 

ABRAHAM - Nhưng cũng chẳng hơn. 

XAMXƠN - À... thưa quý ông... 

Benvôliô ra; rồi đến Tibân 

GRIGÔRI ( bảo nhỏ X) - Cứ bảo là hơn đi. Có bà con ông chủ tới kia rồi! 

XAMXƠN ( bảo A) - À... chủ ta hơn chứ. 

ABRAHAM - Anh nói láo! 

XAMXƠN - Các anh có giỏi thì tuốt kiếm ra! - Này Grigôri, nhớ 
đánh miếng bổ thượng của mày nhé! 

Cả bọn đánh nhau 

BENVÔLIÔ - Mấy thằng rồ có thôi đi không? Tra gươm vào vỏ nào! 
Chúng mày mất trí rồi! 

Gạt kiếm của cả bọn xuống 
Tibân từ sau xông lên 

TIBÂN - Thế nào? Ngươi lại đi so gươm với bọn đầy tớ nhút 
nhát này à? Quay lại đây, Benvôliô, trông cái chết đến với 
ngươi đây! 

BENVÔLIÔ - Ta đang dàn hòa đấy chứ! Hãy tra gươm vào vỏ, hoặc 
hãy dùng gươm giúp ta can bọn này ra. 

TIBÂN - Gươm trần cầm tay mà miệng lại nói chuyện dàn hòa! Sao 
mà ta căm ghét hai tiếng dàn hòa thế, cũng như ta căm ghét 
âm ti địa ngục, căm ghét cả họ Montaghiu, căm ghét chính 
ngươi nữa. Coi chừng gươm ta đây, đồ hèn! 

Đánh nhau. Thêm gia nhân hai nhà kéo đến, cùng xông vào 
loạn đả. Rồi một sổ công dân thành Vêrôna và một võ quan 
tuần cảnh đến, tay cầm gậy gộc, giáo mác. 

VÕ QUAN - Gậy đâu, giáo mác đâu, đánh đi! Choảng cho chúng một 
trận đi! Đánh cho chết họ nhà Capiulet! Đánh cho chết họ nhà 
Montaghiu! 

Capiulet ra, mặc áo dài, đi cùng Capiulet phu nhân 

CAPIƯLET - Cái gì Ồn ào thế? Bay, đưa thanh trường kiếm cho ta! 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Đưa cho ông cái nạng, cái nạng! Ông đòi 
kiếm để làm cái trò gì? 



58 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CAPIULET - Đã bảo đưa kiếm cho ta mà! Lão già Montaghiu đã đến 
kia. Lão đang vung kiếm thách ta đó. 

Montaghiu và Montaghiu phu nhân ra 

MONTAGHIU - À tên khốn kiếp Capiulet! - Bỏ ta ra nào, đừng giữ ta 
lại nữa! 

MONTAGHIU PHU NHÂN (giữ chồng lại) - Ông đừng hòng nhích được 
một bước mà đi gây lộn. 

Vương chủ ra, quẩn thần theo sau 

VƯƠNG CHỦ - Quân làm loạn, lũ phá rối trị an kia! Sao bay nỡ gây 
cảnh gươm đao dây máu láng giềng!... Chúng không nghe thấy 
ta nói gì chăng?... Này lũ kia, lũ bay là người hay thú vật, mà 
nỡ đem máu đào ra rửa mối thù hằn độc hại. Ta ra lệnh cho lũ 
bay phải vứt ngay những vũ khí hung hăng trên những bàn tay 
vấy máu kia xucmg và nghe ta phán truyền đây, nếu cưỡng lời 
ta sẽ cho dùng đến nhục hình! Đã ba lần rồi, chỉ vì những 
chuyện không đâu, mà hai ngươi - Capiulet và Montaghiu kia - 
đã làm náo loạn phố phường. Đã ba lần rồi, những công dân kỳ 
cựu thành Vêrôna đã phải cởi bỏ những bộ quần áo trang 
nghiêm để rồi với bàn tay già cầm ngọn mác gỉ xông ra dẹp 
mối thù sâu độc của bọn ngươi. Nếu từ nay các ngươi còn gây rối 
loạn trong thành, ta quyết sẽ không tha cho tội chết. Lần này 
ta cho phép tất cả các ngươi lui. Capiulet, đi theo ta. Còn ngươi, 
Montaghiu, chiều nay hãy tới lâu đài Tự do là nơi ta thường xử 
án, để nghe ta truyền phán thêm về việc này. Một lần nữa, ta 
truyền tất cả phải lui ngay, kẻ nào trái lệnh sẽ phải tội chết. 

Tất cả vào, trừ Montaghiu, 

Montaghiu phu nhăn và Benvôliô 

MONTAGHIU - Ai dem bới cái chuyện hiềm khích cũ này ra thế? Lúc 
việc xảy ra cháu có đây không, hãy kể lại ta nghe. 

BENVÔLIÔ - Khi cháu tới đây thì gia nhân hai nhà đang đánh nhau 
rồi. Cháu bèn tuốt gươm để can chúng ra thì vừa lúc ấy thằng 
Tibân hung hăng kia xông đến, gươm trần lăm lăm cầm tay. 
Miệng nó hò hét thách thức, tay nó múa vung tàn tán, nhưng 
chỉ đánh gió. Gió kêu vi vu như chế giễu sự bất lực của nó. 
Trong lúc cháu và nó trao đổi vài đường kiếm thì mỗi lúc lại 
thêm người hai phe đến loạn đả, cho tới khi vương chủ tới 
ngăn đôi bên ra. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


59 


MONTAGHIƯ PHU NHÂN - Còn Rômêô đâu? Hôm nay cháu có thấy 
nó đâu không? Nó không dính líu đến chuyện này, thật ta 
mừng quá. 

BENVÔLIÔ - Thưa bác, một giờ trước khi vừng nhật thiêng liêng 
hiện ra trước khung cửa dát vàng của phương Đông, cháu thấy 
trong dạ bồi hồi, bèn ra ngoài dạo chơi. Đến rừng sung ở phía 
tây thành, cháu thấy anh Rômêô đã ở đấy rồi. Cháu đi tới gặp 
anh, nhưng anh đã trông thấy cháu, và lẩn ngay vào rừng. Suy 
bụng ta ra bụng người, cháu thấy khi một mình thơ thẩn lại là 
lúc tâm tư bận rộn nhất, nên cũng tiếp tục suy nghĩ chuyện 
riêng mà chẳng tìm biết chuyện của anh ấy nữa. Thấy anh ấy 
có ý lẩn, thì cháu cũng vui lòng tránh. 

MONTAGHIU - Nhiều buổi sáng người ta đã bắt gặp nó ở đó, hạt lệ 
đầm dìa làm thêm ẩm ướt giọt sương mai, rồi lại não nuột thở 
dài khiến đám mây mù thêm u ám. Nhưng mặt trời vui tươi ở 
phương Đông xa xa vừa kéo màn đêm khỏi giường ngủ của Nữ 
thần Bình minh thì đứa con ảo não của ta đã buồn bã trở về 
để lẩn tránh ánh dương. Nó tự giam mình trong phòng riêng, 
đóng chặt cửa, không cho ánh hồng đẹp tươi lọt vào, tự tạo 
cho mình một cảnh đêm tốì âm u. Nếu không khéo khuyên 
giải cho tiêu tan nguyên nhân sầu muộn đi, thì e sẽ nguy hại 
đến thân. 

BENVÔLIÔ - Thưa bác, bác có rõ vì đâu anh ấy ủ rũ như vậy không? 

MONTAGHIU - Ta nào có biết, mà hỏi thì nó không nói. 

BENVÔLIÔ - Nhưng bác đã hết sức gặng hỏi chưa? 

MONTAGHIU - Cả ta lẫn mấy ông bạn đều đã ân cần hỏi han, 
nhưng lòng ham mê của nó chỉ biết nghe có nó. Bạn tâm sự 
của nó lại là chính nó, một người bạn không rõ đáng tin cậy 
được bao nhiêu nhưng thật là kín đáo, bí mật, khó thăm dò. 
Nó như nụ hoa kia bị một con sâu ghét ghen đục khoét trước 
khi được phô hương khoe sắc dưới ánh mặt trời. Chỉ cần biết 
được nguyên nhân nỗi buồn của nó là ta sẵn sàng tìm mọi 
phương cứu chữa. 

Rômêô từ xa đi tới 

BENVỒLIÔ - Anh ấy tới đây rồi. Xin hai bác hãy lui gót. Một là 
cháu được biết vì sao anh ấy âu sầu buồn bã, hai là sẽ bị nhiều 
lần từ chối đây. 



60 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MONTAGHIU - Chúc cháu may mắn được nó dốc cả nỗi lòng!... Này 
bà, ta di thôi! 

Montaghiu và Montaghiu phu nhân vào 

BENVÔLIÔ - Xin chúc anh một buổi sớm tươi vui! 

RÔMÊÔ - Còn sớm thế kia ư? 

BENVÔLIÔ - Chín giờ vừa điểm. 

RÔMÊÔ - Chao ôi, khi trong lòng phiền muộn thì thời gian trôi mới 
chậm làm sao!... Người vừa vội bỏ đi có phải là cha tôi đấy 
không? 

BENVÔLIÔ - Vâng, chính bác đấy... Nỗi buồn nào khiến chàng 
Rômêô thấy ngày giờ chậm quá thế vậy! 

RÔMÊÔ - Tôi buồn vì chẳng được cái điều nó làm cho ngày giờ 
thành ngắn ngủi. 

BENVÔLIÔ - Anh yêu? 

RÔMÊÔ - Không... 

BENVÔLIÔ - Không yêu? 

RÔMÊÔ - Yêu nhưng không được yêu. 

BENVÔLIÔ - Than ôi, Ái tình bề ngoài trông thật hiền dịu mà sao 
vướng vào mới thấy quá nghiệt ngã khắt khe! 

RÔMÊÔ - Than ôi, Ái tình mắt bị bịt kín mà sao vẫn tìm được lối đi 
tới đích đã nhắm (1) ?... Chúng ta sẽ ăn tối ở đâu đây?... Trời! 
Lại có cuộc đánh lộn nào mới xảy ra ở đây thế này?... Thôi anh 
chẳng cần nói nữa, tôi biết cả rồi! Căm thù gây ra biết bao éo 
le rắc rối, mà ái tình lại còn gây ra lắm chuyện éo le rắc rối 
hơn... Ôi, ái tình cuồng loạn! ôi, căm thù si mê! Ngươi từ cõi 
hư vô mà ra nhưng ngươi lại là tất cả! Ôi, tưởng ngươi nhẹ 
tênh mà hóa nặng trĩu, vật hư phù mà quan trọng xiết bao! Cõi 
hỗn mang mà đầy hình ảnh đẹp tươi! Ôi, lông chim mà nặng 
như chì, khói đen mà tỏa ánh sáng, lửa rừng rực mà lạnh ngắt, 
khỏe mà lại ốm yếu tật bệnh! Ngủ mà vẫn thức, mình nhưng 
chẳng phải là mình! Đấy, tôi yêu thế đấy, nhưng tôi chẳng 
dược yêu đâu. Anh lại cười à? 

BENVÔLIÔ - Không, có lẽ tôi đang muôn khóc đây. 

RÔMÊÔ - Vì sao vậy, hỡi anh bạn đa cảm? 


(1) Trong thần thoại Hy-La, thần Ái tình, hoặc còn gọi là thần Kiupit - tiếng Pháp: 
Cupidon - thường được biểu hiện dưới hình dáng một chú bé, bịt mắt, cầm cung. 



RỒMÊÔ VÀ JULIET 


61 


BENVÔLIÔ - Vì thấy trái tim đa cảm của anh đau. 

RÔMÊÔ - Tình thương yêu tệ hại như vậy đó. Lòng tôi đã trĩu nặng 
mối buồn riêng, nay lại nặng thêm vì nỗi phiền muộn của anh! 
Tình thân yêu của anh đối với tôi chỉ khiến tôi thêm sầu não. 
Ái tình cũng như làn khói tụ lại bằng hơi thở dài; được gạn 
trong thì thành ngọn lửa sáng rực trong mắt dôi lứa yêu nhau; 
bằng trái nguyện thì hóa ra biển thảm đầy nước mắt. Ái tình 
còn là gì nữa nhỉ? Là sự điên cuồng thận trọng nhất, là nỗi 
nghẹn ngào đắng cay, mà cũng là sự sảng khoái êm dịu (1) ... 
Thôi chào anh. 

BENVÔLIÔ - Khoan đã. Cho tôi di theo với. Anh vội bỏ tôi mà đi thế 
thật là không phải. 

RÔMÊÔ - Chà, hồn vía tôi đã bay mất rồi. Tôi có còn ở đây đâu. Có 
phải Rômêô dứng trước mặt anh đâu, hắn ở đâu đâu kia đấy. 

BENVÔLIÔ - Này, nói thực (2) đi, anh yêu ai? 

RÔMÊÔ - Sao? Tôi phải rền rĩ mà nói với anh sao? 

BENVÔLIÔ - Rền rĩ ư? Không cần! Nhưng nói thực di, ai? 

RÔMÊÔ - Thật là thấy người đang ốm còn bắt phải trối trăng cho 
thực. Tôi đau đớn thế này mà anh còn nỡ lòng thúc bách... 
Thôi, nói thực, anh ạ, tôi quả có yêu một người đàn bà. 

BENVÔLIÔ - Tôi bắn chơi vậy mà trúng! 

RÔMÊÔ - Anh thật là tay thiện xạ!... Tôi xin nói thêm rằng nàng là 
một trang tuyệt sắc. 

BENVÔLIÔ - Đích càng chói lọi thì bắn càng dễ trúng chứ sao? 

RÔMÊÔ - Lần này thì anh bắn trượt rồi. Mũi tên của thần Kiupit 
đừng hòng tới được người nàng. Tâm hồn nàng là tâm hồn 
của nữ thần Đian (3) . Đức kiên trinh của nàng che chở cho 
nàng như áo giáp, cung tên trò trẻ của thần Ái tình phạm sao 
được tới người nàng. Miệng lưỡi rào đón tán tỉnh, nàng chẳng 


(1) Những chữ dùng tương phản trong lối nói cầu kì của Rômêô ở đây cũng như ở 
đoạn trên biểu hiện tính chất giả tạo, phù phiếm của môi tình Rômêô đôi với 
Rôdalin, một môi tình sẽ dễ dàng tiêu tan khi Rômêô gặp ơuliet. 

(2) Đoạn này chơi chữ: sadness vừa có nghĩa là đứng đắn không đùa bỡn, vừa 
có nghĩa là buồn rầu. Benvôliô nói theo nghĩa trên, Rômêô trả lời theo 
nghĩa dưới. 

(3) Bà chúa rừng trong thần thoại Hy - La, tượng trưng cho sự trinh bạch. 


62 


WILLIAM SHAKESPEARE 


để lọt tai, sóng tình đưa đẩy cũng chẳng khiến được nàng liếc 
mắt, vàng ngọc châu báu xưa nay thường làm xiêu lòng cả 
đến bậc thánh nhân, nàng cũng chẳng coi vào đâu! Ôi, nàng 
thật giàu có vô cùng, giàu có về sắc đẹp; nhưng đồng thời 
nàng cũng thật nghèo, vì khi nàng chết thì kho báu vật của 
nàng cũng chẳng còn. 

BENVỒLIÔ - Nàng nguyện suốt đời khép cửa phòng thu hay sao? 

RÔMÊÔ - Vâng, nàng đã thề như vậy. Gìn giữ như thế thật là quá 
phí hoài. Nàng quá cay nghiệt vởi sắc đẹp của mình nên hậu 
thế sẽ chẳng được thấy sắc đẹp nữa (1) . Nàng đẹp quá, đoan 
trang quá, nàng đẹp một cách đoan trang quá, nàng dồn tôi 
vào cảnh tuyệt vọng để riêng mình được hưởng phúc lành trời 
ban. Nàng đã thề sẽ chẳng yêu ai; lời thề này thực đã làm cho 
tôi sông cũng như chết, có sống chăng chỉ vì còn thuật được cho 
anh nghe câu chuyện này mà thôi! 

BENVÔLIỒ - Anh hãy nghe tôi, hãy quên đi đừng nghĩ đến nàng nữa. 

RÔMÊỒ - Ôi, làm sao cho quên nghĩ được, anh hãy dạy tôi đi! 

BENVÔLIÔ - Hãy trả lại tự do cho đôi mắt anh: hãy ngắm nhìn 
những dung nhan khác. 

RÔMÊÔ - Như thế sẽ chỉ càng làm nổi bật thêm sắc đẹp tuyệt vời 
của nàng thôi! Hãy xem những mặt nạ (2) được diễm phúc hôn 
vừng trán người đẹp: chúng đen nên càng nhắc nhở ta rằng 
chúng che những gì trắng muốt! Dù bỗng nhiên đôi mắt bị mù, 
ai có thể quên được báu vật mà mắt mình đã được thấy! Dù 
anh chỉ cho tôi một người đẹp tuyệt vời, nhan sắc ấy có nghĩa 
gì nếu, như một lời chú bên lề trang sách (3) , nó chỉ nhắc cho tôi 
nhớ tới một vẻ đẹp còn tuyệt vời hơn nữa? Thôi chào anh, anh 
không thể dạy tôi quên được. 

BENVÔLIÔ - Vậy mà tôi quyết tâm làm cho kỳ được điều đó, nếu 
không đến chết vẫn còn nợ anh. 

Cùng vào 


(1) Ý nói không chịu lấy chồng, đẻ con, nên hậu thế sẽ không được thây ai đẹp 
như nàng nữa. 

(2) Phụ nữ quý tộc khi đi ra ngoài thường đeo mặt nạ che nửa mặt, băng nhung đen. 

(3) Ý nói lời chú mà các thi sĩ đương thời thường ghi bên lề bài thơ mình 
vừa làm, để nhắc tđi những tác phẩm cổ điển ưu tu đă là nguồn cảm hứng 
của mình. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


63 


CẢNH II 
Ngoài phố 


Capiulet, Parit và một gia nhân ra 

CAPIƯLET - Montaghiu cũng bị buộc như ta: nếu không giữ được lời 
cam kết thì sẽ cùng chịu một hình phạt. Tuổi tác như ta với 
hắn thì giữ điều hòa mục chắc cũng chẳng khó khăn gì. 

PARIT - Cả hai vị đều là thế gia vọng tộc cả, mà hiềm kỵ lâu như 
thế thật là đáng tiếc... Thế còn lời khẩn cầu của chúng tôi thì 
tướng công nghĩ sao? 

CAPIULET - Ta chỉ có thể nhắc lại những điều ta đã nói với bá tước: 
con ta mới bước vào đời, nó chưa đầy mười bốn tuổi đầu. Hãy 
để cho cảnh huy hoàng của hai mùa hạ nữa tàn đi, mới đến lúc 
tính chuyện chồng con. 

PARIT - Nhiều người còn ít tuổi hơn tiểu thư mà đã là những bà mẹ 
đầy hạnh phúc rồi. 

CAPIƯLET - Chóng nở thì lại chóng tàn... Mọi hy vọng của ta đã 
vùi sâu dưới đất, chỉ còn một mình Juliet là nguồn hy vọng 
độc nhất của ta. Bá tước hãy gắng chinh phục trái tim của 
con ta đi, ý ta tùy thuộc vào ý nó. Nếu nó ưng thuận ai, thì 
sự đồng ý của ta cũng chỉ nằm trong vòng chọn lựa của nó 
mà thôi... Tôi nay, theo tục lệ, ta đặt một buổi dạ yến, và đã 
mời nhiều bà con thân. Nếu bá tước đến dự được thì ta rất 
hoan nghênh. Đêm nay, tại tệ xá, bá tước sẽ được thấy 
những ngôi sao tuy ở trần gian nhưng còn làm mờ cả hào 
quang nơi thượng giới. Đêm nay, ở nhà ta, giữa những nụ hoa 
tươi thắm, bá tước sẽ được hưởng những phút say mê thường 
đến với các chàng trai mỗi khi mùa đông tập tễnh ra đi, 
nhường chỗ cho tháng tư lộng lẫy. Hãy nghe cho kỹ, nhìn cho 
tường mà chọn cô nào xứng đáng nhất. Mặc dầu một bông 
hoa chẳng đáng kể trong đám muôn hồng nghìn tía, nhưng 
nếu nhìn cho tinh thì may ra con ta cũng chẳng đến nỗi quá 



64 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


thua kém (1) . Bá tước hãy theo ta. ( Bảo gia nhân) - Còn ngươi, 
hãy chạy khắp thành Vêrôna diễm lệ, đến các vị có tên trên 
mảnh giấy đây nói rằng nhà ta đang chờ mong được tiếp đón 
các vị, nghe! 

Đưa giấy cho gia nhân rồi cùng Parit vào 

GIA NHÂN - Tìm những người có tên trên mảnh giấy này ư? Sách có 
chữ: thợ giày dùng thước, thợ may dùng dùi, ngư ông cầm bút vẽ 
còn họa sĩ thì di kéo lưới! Sai minh đi tìm những người có tên 
trên giấy, mà mình thì ngay đến tìm tên trên giấy cũng chịu. Lại 
phải đi nhờ các tay thông văn tự mới được... May quá, dây rồi. 

Benvôliô và Rômêô ra 

BENVÔLIÔ - Thôi anh ơi! Ngọn lửa này dập tắt ngọn lửa kia, đau 
bệnh này thì dỡ bệnh khác. Quay chiều này chóng mặt thì cứ 
quay ngược lại sẽ khỏi. Đau buồn mấy mà có một môì buồn 
khác thì cũng quên. Bây giờ mà mắt anh bị một bùa mê mới 
nào thì bùa mê cũ nhạt ngay. 

RÔMÊÔ - Thế thì dùng lá mã đề tốt quá. 

BENVÔLIÔ - Dùng làm gi kia? 

RÔMÊÔ - Để chữa cái chân bị gẫy (2) . 

BENVÔLIÔ - Ô kìa, anh Rômêô, anh diên chăng? 

RÔMÊÔ - Tôi không điên dâu, nhưng còn bị giam cầm quá là người 
điên: bị tù tội, bị nhịn đói, bị đánh đập, bị hành hạ khổ sở, 
bị..., (3) ( nói với gia nhân) - Chào chú mình! 

GIA NHÂN - Xin chào công tử! Công tử có biết đọc chăng? 

RÔMÊÔ - Chà, ta đọc được cả số mệnh ta trong nỗi buồn của ta. 

GIA NHÂN - Cái đó thì chắc chẳng có sách nào dạy công tử. Nhưng 
công tử có đọc được bất kỳ văn thư nào không? 


(1) Câu này rất khúc mắc, chúng tôi dịch theo ý của John D.Wilson và George I.Duthie. 
Có thể hiểu nhiều cách khác, tỉ dụ: “Nếu nhìn cho tinh thì có thể có nhiều người, trong 
đó có cả con ta, tuy có mặt nhưng chẳng đáng kể nào” (bản dịch Pháp của F. V. Hugo) 
hoặc: “Con ta sẽ có mặt trong đám đông đó; tuy giá trị của nó chẳng đáng kể nào, 
nhưng dù sao cũng là có mặt cho đông” (bản dịch của G. Duval và của G.Roth). 

(2) Ý nói thương tật ở đa thịt thì có thuốc chữa, còn vết thương lòng thì không 
thuốc nào chữa được. 

(3) Shakespeare tả đúng cách đối xử vô nhân đạo áp dụng thời đó với những người 
bị bệnh loạn thần kinh. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


65 


RÔMÊÔ - Được, nếu ta biết chữ, biết tiếng. 

GIA NHÂN - Công tử thật thà quá. Chúa ban phúc cho công tử - 
(định quay đi). 

RÔMÊÔ - Chú cứ đứng đây, ta đọc được. (Đọc) - Mactinô tiên sinh, 
phu nhân và các tiểu thư; bá tước Anxelâm và các cô em gái 
diễm lệ của người; bà quả phụ Vitruviô; Plaxensô tiên sinh và 
các cô cháu gái xinh tươi của người; Mơkiuxiô công tử và bào dệ 
là Valântainơ công tử; thúc phụ ta là cụ Capiulet cùng phu nhân 
và các tiểu thư; diệt nữ Rôdalin xinh đẹp của ta; Livia tiểu thư; 
Valenxiô tiên sinh và biểu đệ là Tibân công tử; Luxiô công tử và 
Hêlêna tiểu thư. Toàn người lịch sự cả! Mời đi đâu thế này? 

GIA NHÂN - Lên trên kia. 

RÔMÊÔ - Đâu kia? 

GIA NHÂN - Đi dự dạ yến; ở nhà chúng tôi. 

RÔMÊÔ - Đó là nhà ai? 

GIA NHÂN - Nhà chủ tôi. 

RÔMÊÔ - Đáng lẽ ta phải hỏi câu này trước mới phải. 

GIA NHÂN - Công tử không cần phải hỏi, để tôi xin nói: Chủ tôi là 
Capiulet tướng công, vừa giàu lại vừa sang. Nếu công tử không 
phải họ nhà Montaghiu thì mời công tử đến xơi chén rượu... 
Xin chào công tử! 

Vào 

BENVÔLIỒ - Đây là buổi dạ yến theo tục lệ cũ của họ nhà Capiulet. 
Cô nàng Rôdalin xinh đẹp, mà anh đang chết mê chết mệt, 
cũng tới dự. Lại thêm đủ mặt hoa khôi thành Vêrôna nữa. Anh 
hãy tới dự đi, rồi đem con mắt vô tư mà so sánh dung nhan 
nàng với vài dung nhan khác mà tôi sẽ chỉ cho anh. Anh sẽ 
phải công nhận với tôi rằng con thiên nga của anh thực chỉ là 
con quạ. 

RÔMÊÔ - Nếu mắt tôi từ bỏ đức tin thiêng liêng mà công nhận một 
điều hư ngụy như vậy, thì xin Chúa hãy bắt nước mắt tôi biến 
thành những ngọn lửa; và đôi mắt này, đôi mắt đã bao phen 
đẫm lệ nhưng vẫn chưa mờ (1) , đôi mắt trong suốt mà lại tin 


(1) Nguyên văn: nhiều phen đăm chìm (trong nước mắt) nhưng không thể nào 
chết được. 


5 - SECHXPIA 



66 


W1LL1AM SHAKESPEARE 


theo tà thuyết, đôi mắt này xin chịu hỏa hình như những quân 
tà ngụy! Một người đẹp hơn người yêu của tôi ư? Từ ngày khai 
thiên lập địa, vừng dương soi thấu suốt muôn vật kia chưa từng 
được thấy ai sánh kịp nàng. 

BENVÔLIÔ - Chẳng qua là không có ai đứng bên nên anh tưởng cô 
nàng đẹp lắm. Mắt bên này nhìn thấy cô nàng, mắt bên kia 
cũng chỉ nhìn thấy cô nàng thôi. Nhưng đến buổi dạ yến này, 
tôi sẽ chỉ cho anh một trang tuyệt thế giai nhân để anh bắc 
lên hai cái đĩa cân pha lê kia (1) mà so thì anh sẽ thấy người mà 
giờ đây tưởng là đẹp nhất thật ra chẳng dẹp là bao. 

RÔMÊÔ - Được, tôi sẽ tới dự buổi dạ yến, không phải để nhìn ngắm 
người anh nói, nhưng để sung sướng trước vẻ diễm lệ của người 
mà tôi yêu. 

Cùng vào 


CẢNH III 
Trong nhà Capiulet 


Capiulet phu nhân và nhủ mẫu ra 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Này nhũ mẫu, tiểu thư đâu, gọi ra đây cho 
ta bảo. 

NHŨ MẪU - Thật rõ ràng tôi đã bảo cô ấy ra phu nhân gọi, rõ ràng 
như là tôi hãy còn đồng trinh... hồi tôi 12 tuổi. Thế nào, con 
cừu non của vú đâu! Con cánh cam (2) của vú đâu! Xin Chúa tha 
tội! (3) ... Thế nào em bé đâu, Juliet đâu?... 

Juliet ra 


(1) Benvồliô ví hai mắt Rômêô như hai cái đĩa cân. Trước chỉ biết cân Rôdalin với 
Rôdalin thôi. Nếu cân Rôdalin với người mà Benvôliô sẽ chỉ cho thì sẽ thấy 
Rôdalin thua kém. 

(2) Nguyên văn là con bọ rùa (ladybird). 

(3) Cho những câu nhả nhớt ở trên. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


67 


JULIET - Cái gì thế? Ai gọi tôi thế? 

NHŨ MẪU - Phu nhân gọi đấy. 

JULIET - Thưa mẹ, con đây. Mẹ dạy gì ạ? 

CAPIULET PHU NHÂN - Có chuyện này... Vú hãy lui cho ta nói 
chuyện riêng một lát... À thôi, vú cứ ở đây, ta đã nghĩ lại, vú 
cứ ở đây mà nghe câu chuyện. Vú biết là con ta đã đến tuổi... 

NHŨ MẦU - Thực đấy! Tôi nhớ tuổi cô ấy cả từng giờ. 

CAPIULET PHU NHÂN - Con ta chưa đến mười bôn tuổi. 

NHỮ MẪU - Tôi xin cuộc ngay mười bốn cái răng của tôi - mặc dầu 
tôi chỉ còn có bốn chiếc thôi, khổ thân tôi! - là cô ấy chưa đến 
mười bốn tuổi. Còn bao lâu nữa thì tới ngày Hội Mùa (1) nhỉ? 

CAPIULET PHU NHÂN - Phải còn hơn nửa tháng nữa là ít. 

NHŨ MẪU - Là ít, lầ nhiều, mặc dầu! Cứ biết là đến đêm hôm 
trước ngày Hội Mùa này là cô ấy mười bốn tuổi. Con cháu 
Xudan và cô ấy - cầu Chúa ban phúc cho mọi kẻ ngoan đạo - 
bằng tuổi nhau... Cháu Xudan thì về với Chúa rồi, tôi không 
có phúc giữ được cháu ở với tôi; nhưng dù sao cứ biết đến đêm 
hôm trước ngày Hội Mùa là cô ấy mười bốn tuổi, đúng là thế 
rồi. Tôi nhớ rõ lắm. Từ cái ngày động đất đến nay là mười 
một năm rồi. Và đúng cái hôm ấy là cô cai sữa, tôi quên làm 
sao được. Ngày nào chẳng cai lại cai đúng ngay cái ngày hòm 
ấy. Tôi đã bôi chất đắng vào đầu vú, và ngồi ngoài nắng dựa 
lưng vào chuồng chim. Hôm ấy tướng công và phu nhân đi 
Mantua... Chà! Trí nhớ của tôi tốt thật... Ây thế mà khi ngậm 
vào mồm thấy đắng là cái cô mình xinh xinh cáu ngay lên với 
cái đầu vú. Cái chuồng chim lúc ấy rung chuyển cả lên, chẳng 
phải ai bảo tôi cũng chạy cho nhanh... Thế mà đã mười một 
năm rồi đấy. Mà dạo ấy cô đã chơi một mình dược rồi. Lạy 
Chúa! Cô chập chững chạy khắp đó đây rồi ấy chứ lại! Ngày 
hôm trước cái hôm đó, cô ngã bươu cả trán. Bô' cháu - cầu 
Chúa phù hộ cho vong hồn bô" cháu, con người thật là vui 
tính! - bô" cháu mới đỡ cô dậy vào bảo: úi chà, ngã sấp à? Lớn 
khôn rồi thì ngã ngửa nhé, phải không Juliet! Thê" mà, lạy 
Đức Bà, con bé nín bặt rồi trả lời ngay rằng: ừ đấy! Đấy, phu 
nhân xem, đùa thế mà bây giờ hóa thật! Tôi mà có sông đến 


( 1 ) 


Ngày 1 tháng 8. 



68 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


nghìn năm cũng chẳng bao giờ quên được. Phải không Julietỉ 
Bố cháu nó bảo thế là cái cô mình xinh xinh nín bặt rồi trả 
lời ngay: ừ đấy! 

CAPIULET PHU NHÂN - Thôi đủ rồi, vú im đi cho. 

NHŨ MẪU - Thưa phu nhân, vâng. Nhưng cứ nghĩ đến lúc cô ấy 
nín bặt rồi trả lời bố cháu: ừ đấy! là tôi không nhịn cười 
được. Mà cái lúc ấy, trán đã bươu lên bằng quả cật gà. Gớm, 
ngã một cái ra dáng, khóc nức khóc nở!... úi chà, ngã sấp à, 
bao giờ lớn khôn rồi thì ngã ngửa nhé, phải không, ổulietĩ 
Bố cháu nó bảo thế một cái là con bé im bặt và trả lời ngay: 
ừ đấy ỉ 

JULIET - Thôi, u ơi, tôi cũng xin u im đi cho. 

NHŨ MẪU - ừ, thì thôi, im. cầu Chúa phù hộ cho em. Em là dứa bé 
xinh nhất mà u đã nuôi từ trước đến nay. Ư mà sông được để 
thấy em lấy chồng thì thật là hả dạ. 

CAPIULET PHU NHÂN - Thì ta đang định nói về việc chồng con của 
nó đây... Juliet con, chuyện hôn nhân con nghĩ thế nào? 

JULIET - Thưa mẹ, con chưa dám nghĩ đến vinh hạnh đó. 

NHỦ MẪU - Vinh hạnh!... Nếu không chỉ có mình u là vú nuôi em 
thôi thì u đã tưởng em bú được sữa người khôn rồi đó (1) ! 

CAPIULET PHU NHÂN - Con ơi, bây giờ là lúc phải nghĩ đến chuyện 
nhân duyên rồi. Nhiều người còn ít tuổi hơn con, ở ngay thành 
Vêrôna này, mà toàn là những người dược trọng vọng cả, cũng 
đã tay bồng tay mang. Tính ra thì bằng trạc tuổi con bây giờ 
mẹ đã sinh con rồi, vậy mà con thì vẫn còn là con gái. Thôi để 
mẹ nói vắn tắt cho con hay: Chàng Parit tài năng muốn hỏi 
con làm vợ dấy. 

NHŨ MẪU - Tiểu thư ơi, người này mới thật!... úi chao, dễ chừng cả 
thế gian này... Chà, con người cứ như là sáp nặn ấy! 

CAPIULET PHU NHÂN - Mùa hạ ỏf Vêrôna cũng chẳng có bông hoa 
nào bằng. 

NHŨ MẪU - Vâng, đẹp như hoa thật đấy! 

CAPIULET PHU NHÂN - Con nghĩ sao? Con liệu có ưng chàng quý tộc 


(1) Nguyên văn: Nếu u không phải là vú nuôi dộc nhất của em thì u đã bảo là em 
bú được sự khôn ngoan ở ngay dầu vú. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


69 


này không? Tối nay, con sẽ thấy chàng ở buổi dạ yến nhà ta. 
Con hãy ngắm nhìn dung mạo của chàng Parit trẻ tuổi như 
nhìn vào trang sách quý, con sẽ thấy vẻ thanh tao hiện ra dưới 
nét bút tuyệt trần. Con hãy nhìn kỹ từng nét cân đối của 
chàng, nét nọ như làm tăng vẻ đẹp của nét kia. Và nếu trên 
trang sách đó còn nét nào chưa rõ, thì như lời chú ghi bên lề 
sách, đôi mắt chàng sẽ làm sáng tỏ. Chàng chưa từng gắn bó 
với một ai, chàng như một tập tình ca quý giá chỉ cần một tấm 
bìa bọc lại là nên thiên tuyệt tác! Chàng như cá kia cần vẫy 
vùng nơi biển cả (1) , và nếu vẻ đẹp bên trong lại được thêm vẻ 
đẹp bên ngoài ấp ủ thì thật là cảnh tuyệt vời. Quyển sách cũng 
được dự phần vinh hạnh dưới mắt bao người, khi cái móc gài 
bằng vàng của nó được ôm ấp những áng văn chương cũng quý 
giá như vàng. Kết duyên cùng chàng, con được chung hưởng 
mọi kho tàng quý báu của chàng, mà riêng phần con chẳng 
thiệt thòi sút kém gì. 

NHŨ MẪU - Sút à? Gái phải hơi giai có phình ra thì có. 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Hãy nói văn tắt cho mẹ nghe, con có đáp lại 
mối tình của Parit không? 

JƯLIET - Con sẽ để ý ngắm nhìn chàng để quý mến chàng, nếu 
ngắm nhìn nhau có thể khiến người ta quý mến nhau. Nhưng 
tầm mắt con cũng như mũi tên, mẹ ưng cho sức nó dược bay tới 
đâu thì nó cắm sâu tới đó thôi. 

Một gia nhân ra 

GIA NHÂN - Thưa phu nhân, các quý khách đã đến, tiệc đã dọn. 
Mọi người đang hỏi phu nhân, đang chờ tiểu thư ra, còn nhừ 
mẫu thì trong bếp người ta đang nguyền rủa í2) . Ai cũng bận 
tối cả mắt lại. Tôi phải ra hầu đây. Xin mời phu nhân ra 
ngay cho. 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Chúng ta ra ngay đây. Juliet con, bá tước 
đang đợi. 

NHŨ MẪU - Đi đi em. Đi tìm lấy những đêm vui dể thêm vào chuỗi 
ngày vui của em. 

Cùng vào 


^ Ý nói trai cần vợ như cá cần nước. 
(2) Vì không thấy vào làm giúp. 



70 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH IV 
Ngoài phố 


Rômêô, Mơkiuxiô, Benvôliô, năm sáu người đeo mặt nạ, 
một số người mang đuốc và một số nhạc công ra 

RÔMÊÔ - Thế nào, có phải dài dòng xin lỗi rồi hãy vào, hay cứ vào 
tự nhiên thôi? 

BENVÔLIÔ - Những lời lẽ tràng giang dại hải bây giờ quá thời rồi. 
Chẳng ai còn chuộng cái lối giả trang thần Kiupit, mắt bịt 
khăn, tay cầm cung quét sơn sặc sỡ kiểu Tácta để dọa các bà 
các cô như bù nhìn xua chim nữa. Chẳng cần phải có một bài 
giáo đầu học thuộc lòng, vừa đọc vừa phải có người nhắc, để 
dọn đường vào (1) . Cứ để tuỳ họ đánh giá chúng ta thế nào mặc 
ý, ta nhảy vài điệu cho họ xem rồi cáo thoái thôi. 

RÔMÊÔ - Đưa cho ta một bó đuốc đây. Ta chẳng nhảy nhót gì cả. 
Lòng ta âm u thế này, để ta cầm đuốc sáng. 

MƠKIƯXIỒ - Chàng Rômêô hào hoa phong nhã phải khiêu vũ chứ! 

RÔMÊÔ - Không, anh ạ. Đôi giày khiêu vũ của anh nhẹ như bấc, 
còn lòng tôi nặng như chì, nó kéo tôi xuống không sao mà 
nhích bước được. 

MƠKIƯXIÔ - Anh đang say đắm vì tình. Vậy anh hãy mượn thần Ái 
tình đôi cánh mà tung bay ra khỏi cõi phàm tục. 

RÔMÊỒ - Tôi đã bị trọng thương vì mũi tên của Kiupit rồi, còn 
mượn đôi cánh nhẹ của hắn mà bay sao được, số mệnh đã buộc 
tôi không thể tránh được cảnh khổ não. Gánh nặng của Ái tình 
đè lên tôi nặng trĩu. 

MƠKIƯXIÔ - Thế thi anh cứ đè lên Ái tình là hắn thua chứa gì: hắn 
dịu dàng thế ắt chẳng chịu nổi sự đè nén ấy đâu! 


(1) Thời đó, khi nhà ai có dạ hội, các chàng thanh niên dù không được mời 
cũng cứ đến khiêu vũ. Trước khi vào, họ cho một người ăn mặc giả trang, 
vào chúc mừng chủ nhân và xin lỗi. Chủ nhân coi việc được nhiều người đến 
dự như vậy là vinh dự. Những khách đến như thế thường đeo mặt nạ che 
nửa mặt. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


71 


RỒMÊÔ - Ái tình mà dịu dàng ư? Hắn thô lỗ, tàn nhẫn, hung bạo, 
hắn xuyên vào thịt như chông gai. 

MƠKIUXIÔ - Nếu Ái tình thô bạo với anh thì anh cũng thô bạo trở 
lại với hắn. Hắn xuyên vào anh thì anh cứ chọc vào hắn. Cứ 
thế là anh sẽ thắng Ái tình, (. Bảo gia nhân) - Đưa ta một cái 
mặt nạ đây, ( đeo mặt nạ). Mặt nạ lại phủ lên mặt nạ. Giờ thì 
mặc cho những con mắt tò mò muốn dòm ngó những nét xấu xí 
của ta! Đã có đôi lông mày sâu róm này nó xấu hổ hộ ta. 

BENVÔLIÔ - Thôi, ta gõ cửa mà vào. Vào trong nhà là khiêu vũ luôn. 

RÔMÊÔ - Đưa đuốc đây cho ta. Cứ để cho các anh chàng mê chơi vô 
tâm nhảy nhót trên những bộ chiếu vô tình (1) . về phần ta, ta 
sẽ theo câu nói của cổ nhân mà cầm đuốc đứng nhìn (2) ... Buổi 
dạ yến tưng bừng thế này mà lòng ta xám ngắt. 

MƠKIUXIÔ - Chà, ban đêm thì ai chả xám. Nếu anh xám thế thì 
chúng tôi sẽ lôi anh ra khỏi - xin anh thứ lỗi - cái vũng bùn ái 
tình đen sì này mà anh đã ngã vào ngập đến mang tai... Thôi, 
nhanh lên, phí phạm cả ánh sáng ban ngày... 

RÔMÊÔ - Ban ngày là thế nào? 

MƠKIUXIÔ - Nghĩa là cứ chần chừ thế này thì đuốc đốt mất toi, như 
đốt đèn ban ngày vậy... Cứ nên hiểu lấy ý thôi, vì trong bụng 
có năm phần khôn ngoan tôi chỉ nói ra có một. 

RÔMÊÔ - Đi làm cái trò đeo mặt nạ này, chúng ta có khôn nhưng 
thật chẳng ngoan tí nào. 

MƠKIUXIÔ - Sao vậy? 

RÔMÊÔ - Đêm qua tôi vừa nằm mơ. 

MƠKIUXIÔ - Tôi cũng vậy. 

RÔMÊÔ - Thế anh mơ thấy gì? 

MƠKIUXIÔ - Mơ thấy những anh mơ ngủ thường hay nói chuyện 
tầm phào (3) . 

RÔMÊÔ - Trên giường ngủ, họ mê chuyện thực cả đấy. 


(1) Ám chỉ cả những bộ chiếu phủ sân khấu thời đó. 

(2) Ngạn ngữ: “Anh cầm đuốc giỏi thì chơi cũng giỏi”. 

í3) Chỗ chơi chữ này không dịch được. To lỉe vừa có nghĩa là nói dối, nói tầm phơ, 
vừa có nghĩa là nằm. Mơkiuxiô dùng theo nghĩa thứ nhất, nhưng Rômêô giả tảng 
hiểu theo nghĩa thứ hai. 


72 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MƠKIUXIÔ - À, thế thì đúng là Vương mẫu Mabơ đã đến thăm 
anh. Vương mẫu là bà tiên đỡ đẻ trong số các nàng tiên (1) . 
Người Vương mẫu nhỏ bé như một viên mã não trên ngón tay 
một vị trưởng quan. Người đi một cỗ xe do những anh lùn bé 
tí kéo, lướt trên sống mũi những kẻ ngủ mệt. Thân xe làm 
bằng vỏ hạt dẻ, do chú thợ mộc Sóc hoặc một chú côn trùng 
nào đó nạo rỗng: từ thượng cổ đến giờ, chúng vẫn là thợ đóng 
xe cho các nàng tiên. Nan hoa bánh xe làm bằng chân nhện, 
mui xe bằng cánh cào cào, dây cương bằng tơ nhện, dây thắng 
bằng tơ trăng. Roi ngựa làm bằng xương dế, buộc phất phơ 
một sợi tơ mành. Xà ích là một chú muỗi mắt mặc áo xám, 
chỉ bé bằng nửa con sâu tí ti khêu được ở đầu ngón tay một cô 
gái lười (2) . Cứ thế, đêm này qua dêm khác, Vương mẫu lướt đi, 
lướt qua trí não các cặp tình nhân là họ mơ thấy ái tình, lướt 
trên đầu gối bọn triều thần là chúng mơ thấy còng lưng uốn 
gối, lướt trên ngón tay các luật sư là họ mơ thấy tiền thù lao, 
lướt trên môi các vị phu nhân là họ mơ thấy hôn hít yêu 
đương. Nhưng nhiều khi hơi thở của họ quá nồng hương kẹo 
bánh (3) thì bà Mabơ nổi giận khiến họ mụn nhọt khắp người. 
Có khi Vương mẫu phóng xe qua mũi một anh nịnh thần, thế 
là hắn mơ thấy đánh hơi được một việc xin xỏ béo bở (4) . Có 
khi bà lấy đuôi một con lợn nộp thuế cho Nhà Thờ cù vào mũi 
một cha đạo đang ngủ say, thế là ngài mơ ngay thấy được 
hưởng thêm một lộc vị nữa; có khi xe bà phi trên cổ một 
chiến binh, thế là anh này mơ thấy đâm chém kẻ thù, xung 
sát, phục kích, thấy gươm bén rèn tận Tây Ban Nha, thấy 
những cốc rượu sâu hàng năm sải tay; rồi bà lại gõ trống bôn 
tai anh khiến anh giật mình choàng dậy, hoảng hốt lâm râm 
vài câu cầu nguyện rồi lại nằm vật xuống ngủ. Cũng chính bà 
Mabơ này đêm đêm thường tết bờm ngựa lại và buộc những 
mớ tóc bẩn thỉu hôi hám thành những nút ma, ai gờ ra là bị 
rủi ro ngay. Chính cái bà quỷ quái này, khi thấy các cô gái 


(1) Đỡ cho các giấc mơ, những “đứa con của những bộ óc nhàn rỗi”, ra đời (lời 
chú của George Steevens do J.D. Wiolson dẫn). Đoạn nói này của Mơkiuxiô 
không có ích lợi gì cho động tác kịch, nhưng có giá trị và tác dụng như một ca 
khúc xen lẫn. 

(2) Thời đó người ta tin rằng những cô gái lười có sâu chui ở đầu ngón tay ra. 

(3) Kẹo ăn cho thơm miệng. 

(4) Chúng tôi dịch theo ý của G.L. Kittredge, do J.D. Wilson dẫn. 




RÔMÊÔ VÀ ỊULIET 


73 


nằm ngửa, thường đè lên họ cho họ quen chịu nặng và trở 
thành những tay lão luyện... Chính bà ấy... 

RÔMÊÔ - Thôi, thôi anh Mơkiuxiô ơi! Anh chỉ nói những chuyện 
vẩn vơ! 

MƠKIUXIÔ - Đúng, tôi nói về những giấc mơ, những đứa con của 
một bộ óc nhàn rỗi, sinh ra do trí tưởng tượng không đâu, một 
thứ trí tưởng tượng loãng như không khí và hay thay đổi như 
ngọn gió kia, lúc này thì vuốt ve bộ ngực lạnh giá của phương 
Bắc, nhưng lát nữa lại thở phào giận dỗi quay mặt về phương 
Nam ẩm ướt hơi sương. 

BENVÔLIÔ - Trận gió của anh lôi chúng ta đi xa quá: người ta đã 
xong tiệc rồi, ta đến sẽ quá trễ. 

RÔMÊÔ - Tôi thì lại e rằng chúng ta đến quá sớm, vì tôi linh cảm 
rằng một định mệnh nào đây, mà hiện nay còn treo lơ lửng 
trên các vì sao, sẽ lấy đêm vui này làm màn đầu cho một tấn 
thảm kịch; và đến màn chót thì cái số kiếp chẳng ra gì ủ ấp 
trong lồng ngực tôi đây cũng sẽ sớm tàn. Nhưng thôi, cũng tùy 
ở Đấng tối cao chỉ nẻo giương buồm!... Các bạn vui chơi ơi, ta 
tiến thôi. 

BENVÔLIÔ - Nổi trống lên nào! 

Cùng vào 


CẢNH V 

Trong nhà họ Capiulet 


Các nhạc công đứng đợi. Một số gia nhân ra 

GIA NHÂN I - Cái thằng Pôtpan (1) đâu, không giúp ta dọn dẹp một 
tí? Bộ cái thằng ấy mà không thèm dọn bàn chắc! Bộ cái thằng 
ấy mà không thèm rửa đĩa chắc! 


(1) Potpan: nồi xoong. Vì đây là tên người nên chúng tôi phiên âm mà không 
dịch nghĩa. 



74 


WILLIAM SHAKESPEARE 


GIA NHÂN II - Phép tắc lịch sự đem giao phó cho một hai người mà 
lại vào loại tay chân nhem nhuốc thì hay hớm gớm! 

GIA NHÂN I - Dọn những cái ghế đẩu này đi! Nhấc cái tủ bát này 
ra! Và coi chừng bát vàng đĩa bạc đấy... (bảo bạn) - Này, thủ 
cho tớ một cái bánh hạnh nhân nhé, và nếu đằng ấy quý tớ thì 
bảo hộ anh canh cổng cho hai nàng Xudan Graixtôn và Neli 
vào... Antôni dâu! Pôtpan đâu! 

GIA NHÂN III - Có đây! 

GIA NHÂN I - Người ta đòi, người ta gọi, người ta hỏi, người ta tìm ở 
trong phòng lớn kia kìa! 

GIA NHÂN IV - Chỗ này cũng gọi, chỗ kia dòi thì làm thế nào!... 
Nhanh lên các cậu, nhanh tay nhanh chân lên một tí... Vui 
xuân kẻo hết xuân đi (1) ! 

Cùng vào 

Capiulet ra, theo sau là khách khứa, có cả Tibân, Juliet, 

Nhủ mẫu; sau cùng là Rômêô, cải trang làm . người 
hành hương, và các bạn, tất cả đều đeo mặt nạ 

CAPIULET - Chào chư vị! Phen này thì mấy tiểu thư mà ngón chân 
không bị chai sẽ thử sức với các vị! Nào các cô, cô nào từ chối 
không khiêu vũ? Cô nào còn ồng ẹo không chịu ra nhảy thì 
đúng là có chai chân nhé! Lão nói có đúng không? (Nói với bọn 
người mới đến ) - Chào chư vị! Có một thời lão cũng đã đeo mặt 
nạ, cũng đã thủ thỉ bên tai người đẹp những lời êm ái ngọt 
ngào, nhưng cái thời ấy đã qua rồi, qua rồi... (nói với khách 
nữa mới đến) - Chào chư vị! Nhạc công đâu, tấu nhạc đi! Dọn 
chỗ đi để khiêu vũ! Nào các cô, nhảy đi! 

Nhạc nổi, mọi người khiêu vũ 

(Bảo gia nhân) - Thắp thêm đèn lên, chúng bay. Dọn bàn đi, 
dập tắt lò sưởi đi, trong phòng nóng quá rồi. Thế nào, chú 
mình (2) , tình cờ khiêu vũ thế này cũng thú đấy chứ nhỉ? Mời 
ông ngồi, ông Capiulet (3) . Ông và tôi thì qua cái thời nhảy vói 


(1) Nguyên văn: kẻ nào sông lâu hơn thì dược tất. “Kẻ sống lâu hơn” đây là thần 
Chết. Một ngạn ngữ khuyên khích con người ta vui sống, tận hưởng cuộc sống, kẻo 
lúc chết thì chỉ thần Chết được hưởng cả (Lời chú của Kittredge, do Wilson dẫn). 

(2) Tự nói với mình. 

(3) Một ông già trong họ Capiulet. 



RÔMÊÔ VÀ ỊULIET 


75 


nhót rồi. Cái lần cuối cùng chúng mình đeo mặt nạ khiêu vũ là 
cách đây bao năm rồi nhỉ? 

CAPIULET II - Lạy Đức Bà, ba mươi năm rồi. 

CAPIULET I - Ong ơi, làm gì đến, làm gì đến. Dịp đó là ăn cưới 
Luxenxiô. Lễ Thánh linh giáng lâm có đến nhanh chăng nữa 
cũng chỉ mới là hai mươi nhăm năm. Mà dạo đó chúng ta đeo 
mặt nạ đấy thôi. 

CAPIULET II - Lâu hơn chứ. Lâu hơn. Con hắn còn nhiều tuổi hơn. 
Con hắn đã ba mươi rồi còn gì. 

CAPIULET I - Làm gì đến! Con hắn cách đây hai năm còn chưa 
thành niên. 

RÔMÊÔ {hỏi gia nhản) - Tiểu thư nào kia đang làm lộng lẫy bàn tay 
người khiêu vũ với nàng? 

GIA NHÂN - Thưa công tử, tôi không biết. 

RÔMÊÔ - Chao ôi, thật là nàng dạy cho những bó đuốc như thế nào 
mới là chói sáng! Nàng lộng lẫy trên gò má của nàng Đêm, 
khác nào viên ngọc quý óng ánh bên tai một thiếu nữ xứ 
Êtiôpi! Báu vật này, ai có thể chiếm được làm của riêng! vẻ 
tuyệt thế kia, sao cõi trần lại có? Nàng ở giữa đám phụ nữ này 
như bồ câu trắng ở giữa đàn quạ. Khi bản đàn này dứt, ta sẽ 
tìm đến chỗ nàng để bàn tay phàm tục này được diễm phúc 
nắm tay người đẹp. Tim ta tới nay đã yêu ai chưa nhỉ? Không, 
không, hỡi đôi mắt ta ơi, hãy nói là chưa đi! Vì chỉ tới đêm nay 
ta mới được thấy một con người thật là tuyệt sắc! 

TIBÂN - Giọng này nghe đúng là giọng một thằng Montaghiu. {Bảo 
gia nhân ) - Mi đi lấy cho ta thanh kiếm. Gớm thật, quân khốn 
kiếp dám đeo mặt nạ phường hề tới đây nhạo báng ngày lễ 
trang nghiêm của nhà ta. Vì danh dự của họ nhà, cho thằng 
này về âm phủ cũng chẳng mắc tội gì với Chúa! 

CAPIULET {tới gần) - Cái gì thế cháu? Việc gì khiến cháu giận 
dữ thế? 

TIBÂN - Thưa chú, kia là một thằng Montaghiu, một tên tử thù của 
chúng ta, một tên khôn kiếp dám nghênh ngang láo xược đến 
đây nhạo báng lễ tôn nghiêm của họ nhà ta. 

CAPIULET - Ta trông như Rômêô, có phải không? 

TIBÂN - Đích là thằng khốn Rômêô đó! 



76 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CAPIULET - Cháu hãy bình tĩnh, để mặc nó. Nó đi đứng đàng hoàng 
lịch sự lắm. Mà nói thực, thành Vêrôna này cũng tự hào vì có 
một chàng thanh niên công tử đức hạnh và mực thước như nó. 
Cho ta tất cả của cải trong thành Vêrôna này ta cũng không 
muốn xảy ra trong nhà ta điều gì xúc phạm tới danh dự nó. 
Vậy cháu hãy nhẫn nại, đừng để ý đến nó nữa. Ý ta như vậy 
đó. Nếu cháu tôn trọng ý ta thì hãy tươi tỉnh lên, hãy bỏ cái bộ 
mặt hùng hổ kia đi; trong một buổi dạ hội, cái bộ mặt ấy thật 
chẳng thích hợp. 

TIBÂN - Bộ mặt ấy thích hợp lắm nếu có thằng khốn ấy là khách. 
Tôi quyết không để cho nó yên. 

CAPIULET - Anh phải để cho nó yên! Anh nghe chưa, hở anh chưa 
ráo máu đầu kia! Tôi đã bảo anh phải để cho nó yên. Thế nào, 
tôi là chủ ở đây, hay anh? Thế nào, anh không thể để cho nó 
yên à? Xin Chúa cứu vớt linh hồn tôi! Anh định gây náo loạn 
giữa khách khứa của tôi hả? Anh định giương vây giương cánh, 
anh định làm ra ta đây kẻ giờ phải không? 

TIBÂN - Nhưng, thưa chú, thật là một điều sỉ nhục. 

CAPIULET - Thôi đi, thôi đi, anh là thằng láo. A, anh định làm thế 
phải không? Anh liệu hồn, đừng có giở trò ra mà tôi sẽ cho anh 
biết tay. Phải, anh làm trái được ý tôi thì anh mới thích! Hừ, 
thật là đúng lúc!... (Nói với khách đương khiễu vũ) - Tốt lắm, 
các cô các cậu! ( Nói với Tihân ) - Anh là đồ láo... Anh mà giở 
trò thì có mà... (Bảo gia nhân) - Đèn đóm thêm vào chúng bay! 
(Bảo Tibân) - Tôi sẽ bắt anh phải yên... (Bảo khách ) - Nào, vui 
lên nào, các cô các cậu! 

TIBÂN - Lửa giận ngùn ngụt mà phải nhẫn nại chịu đựng, khiến ta 
rung chuyển cả thịt da. Ta đành rút lui vậy. Việc thằng khốn 
này vác mặt đến đây, đêm nay tưởng là thú vị, nhưng rồi sẽ 
đưa đến những hậu quả chua cay. (Tibân vào). 

RÔMÊÔ (cầm tay Juliet) - Nếu tay hèn này đã xúc phạm đến báu 
vật linh thiêng thì tôi xỉn chịu một hình phạt êm đềm: đôi môi 
tôi như hai kẻ hành hương rụt rè xin sẵn sàng xóa vết bàn tay 
thô bạo kia bằng một cái hôn trìu mến. 

JULIET - Hỡi kẻ hành hương (1) lương hảo, người quá khắc 


(1) Rômêô giả trang làm người hành hương. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


77 


nghiệt vđi bàn tay của người. Bàn tay này làm thế chỉ là 
để tỏ lòng sùng đạo thành kính thôi! Kẻ hành hương có thể 
nắm tay các nữ thánh. Tay cầm tay, đó là cái hôn của 
người hành hương. 

RÔMÊÔ - Thế các nữ thánh chẳng có môi dó sao? Và các người 
hành hương nữa? 

JULIET - Có, CÓ môi để tụng kinh cầu Chúa. 

RÔMÊÔ - Ôi, nếu vậy thì, hỡi nữ thánh thân yêu, hãy cho phép môi 
làm công việc của tay. Chúng dang cầu xin đó. Nàng hãy ưng 
chuẩn di, kẻo đức tin lại biến thành nỗi tuyệt vọng. 

JULIET - Các nữ thánh thường đứng lặng, nhưng vẫn là 
ưng chuẩn. 

RÔMÊÔ - Vậy thì xin nàng cứ dứng lặng, dể tôi dược hưởng kết quả 
của lời cầu xin. (. Hôn Juliet) - Thế là đôi môi tôi đã được môi 
nàng gột sạch tội lỗi. 

JULIET - Như vậy tội lỗi lại sang môi tôi sao? 

RÔMÊỒ - Tội lỗi từ môi tôi sang môi nàng! Lời trách mới đáng yêu 
sao! Vậy xin nàng hãy trả lại tôi tội lỗi ấy. (Lại hôn Juliet ) 

JƯLIET - Công tử hôn dúng phép sách dạy nhỉ. 

NHỮ MẪU - Thưa tiểu thư, phu nhân muốn dạy diều gì. (Juliet đi) 

RÔMÊÔ ( hỏi nhủ mẫu) - Mẹ nàng là ai vậy? 

NHŨ MẪU - Công tử ơi, mẹ nàng là bà chủ nhà này, một bậc 
mệnh phụ khôn ngoan và dức hạnh. Tôi là vú nuôi của con 
gái bà, tức là tiểu thư vừa tiếp chuyện công tử dó. Này tôi bảo 
công tử: chàng nào vớ được món này là lắm cái xủng xoảng (1) 
lắm đấy nhé! 

RÔMÊỒ - Nàng là người họ Capiulet sao? ôi oan trái yêu quý, đời 
sông của ta nay nằm trong tay người thù. 

BENVÔLIÔ - Thôi, ta đi thôi! Cái hay cái dẹp nhất đã thấy cả rồi (2) . 

RÔMÊÔ - Có lẽ đúng thế đấy. Lòng tôi chỉ thêm ngổn ngang bối rối. 

CAPIƯLET - Thế nào, chư vị đã vội về làm gì: chúng tôi đang sửa 


(1) Ý nói tiền. 

í2) Ngạn ngữ: “Khi cuộc chơi dang vui nhất là lúc nên về”. Ý nói sau đấy thì chỉ có 
thể kém vui đi thôi. 



78 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


soạn bữa tiệc mọn (1) {khách cáo từ ra về) - Chư vị nhất định về 
ư?... Thôi thế thì cám ơn tất cả các vị... Tôi xin cám ơn tất cả 
các quý vị, chúc các vị về ngủ yên giấc. Mang thêm đuốc lại 
đây chúng bay!... Thôi ta đi nghỉ thôi, {gia nhân cầm đuốc tiễn 
khách ra). Chà, khuya rồi đó, ta đi nằm đây. 

Tất cả vào, trừ Juliet và nhũ mẫu 

JULIET - Nhũ mẫu ơi, lại đây: ai đây kia nhỉ? 

NHŨ MẨU - Đó là con trai nối dõi của ông già Tiberiô. 

JƯLIET - Còn ai đang ra cửa kia? 

NHŨ MÂU - Tôi trông như cậu Pêtruckiô ấy. 

JULIET - Còn ai đi sau kia, người không chịu khiêu vũ ấy mà? 

NHŨ MẨU - Tôi không biết. 

JULIET - u thử đi hỏi xem. {Nhũ mẫu đi) - Nếu chàng đã có vợ rồi 
thì có lẽ nấm mộ kia sẽ là giường cưới của ta. 

NHŨ MẪU {trở lại) - Tên người đó là Rômêô, họ nhà Montaghiu. 
Anh ta là con một của kẻ thù họ nhà ta. 

JƯLIET - Một mối thù sinh một mối tình (2) , 

Vội chi sớm gặp, biết đành muộn sao! 

Tình đâu trắc trở gian lao 

Hận thù mà hóa khát khao ân tình! 

NHŨ MẪU - Gì cơ? Cái gì cơ? 

ƠULIET - À, đó là mấy câu thơ tôi vừa học được của một bạn 
khiêu vũ. 

Có tiếng bên trong gọi Juliet 

NHŨ MÂU - Vào dây, vào đây!... Thôi ta vào thôi, khách khứa về 
cả rồi. 

Cùng vào 


(1) Tiệc trà sau buổi khiêu vũ. 

í2) Hai chữ một hiểu theo nghĩa duy nhất: Mối tình duy nhát sinh ra từ môi thù 
duy nhát. 



HỒI HAI 

Ban đồng ca ra 

Tình củ giờ nay đã tắt 

Say sưa duyên mới vừa nhen 

Người đẹp xưa khiến chàng mê mệt, héo hon 

Sánh với Juliet chẳng còn là người đẹp. 

Rômêô yêu, và được yêu tha thiết 

Đôi mắt cùng nhìn, đôi lòng cùng mải miết. 

Nhưng tưởng đâu yêu đương gặp cừu hận 

Mùi ái ân pha trăm nỗi ngậm ngùi 

Là người thù, chàng chẳng thể tới lui 

Để hẹn hiển thề non như tình nhân từ vạn cổ 

Nàng Juliet yêu đương trong đau khổ 

Gặp hạn tình, biết tìm đến nơi nao? 

Song tình yêu, thời gian, giúp họ vượt gian lao 
Qua khổ ải tới niềm vui ngây ngất. 

Ban đồng ca vào 


CẢNH I 

Một khoảng trống ven tường nhà Capiulet 


Rômêô ra 

RÔMÊÔ - Chân bước đi sao nổi, khi con tim nằm lại nơi đây? Thôi hỡi 
cái xác nặng nề này, hãy quay trở lại mà tìm lấy linh hồn của mi. 



80 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Chàng vượt tường nhảy vào trong - Benvôliô và Mơkiuxỉô ra. 

BENVÔLIÔ (gọi) - Rômêô! Anh Rômêô! 

MƠKIUXIÔ - Anh chàng thế mà láu, tôi cuộc là hắn chuồn về đi 
ngủ rồi. 

BENVÔLIÔ - Hắn chạy ngả này, và đã vượt tường vào vườn rồi. Anh 
Mơkiuxiô, anh gọi hắn đi. 

MƠKIUXIÔ - Tôi còn gọi hồn hắn lên ấy chứ! Rômêô! Con người hay 
thay đổi, con người điên rồ, con người yêu đương đắm say, con 
người si tình kia ơi! Hãy hiện hình lên thành một tiếng thở 
dài. Chỉ cần anh đọc lên một vần thơ là tôi vừa lòng rồi. Chỉ 
cần anh kêu lên một tiếng i( than ổi!”, chỉ cần anh đọc lên một 
vần “yêu đương ”, “uyên ương ” chi chi đó (1) ! Nào, thử nói lên một 
lời êm ái với bà bạn tôi là thần Vệ nữ nào! Nào, thử gọi đùa 
một cái tên ba lơn nào đó cho thằng con thừa tự mù dở của bà 
ta là thằng Kiupit, thằng bé bắn tên giỏi đến nỗi khiến hoàng 
đế Côphêtua (2) chết mê chết mệt vì một cô gái ăn mày... Quái, 
không thấy hắn tỏ vẻ gì là nghe thấy, không thấy hắn ho he 
đụng đậy gì cả! Thằng khỉ chết toi rồi sao, phải gọi hồn hắn 
lên mới được. Ôi Rômêô, tôi xin lấy đôi mắt sáng, vừng trán 
cao, đôi môi thắm, cặp gót sen, ống chân thon thon, cặp đùi 
núng nính và mọi địa phận lân cận của ả Rôdalin mà khấn 
hồn anh lên. Xin anh hiện nguyên hình. 

BENVÔLIÔ - Hắn nghe thấy thì hắn giận đấy. 

MƠKIUXIÔ - Giận thế nào! Giá như tôi khấn cho hiện lên trong 
vòng phép màu (3) của tình nhân hắn một con yêu quái nào lạ 
lùng rồi cứ để cho nó đứng sừng sững đấy cho tới khi cô ả 
đem bùa ra hạ được nó xuống thì hắn giận tôi mới có lý. Chứ 
đằng này tôi phù phép thẳng thắn lương thiện kia mà. Nhân 
danh tình nhân hắn, tôi chỉ phù phép cho độc một mình hắn 
lên thôi. 


(1) Mơkiuxiô chế giễu lối tỏ tình sáo rỗng của các chàng thanh niên quý tộc thời 
đó. So sánh lối than thỏ cầu kì của Rômêô khi gặp Benvôliô (hồi I; cảnh I). 

(2) Một nhân vật thần thoại, yêu một cô gái ăn mày. 

(3) Đoạn này, Mơkiuxiô dùng nhiều chữ ngụ ý tục. Chẳng hạn chữ cỉrcle theo nhà 
nghiên cứu John Dover Wilson, vừa có nghĩa là: a) vòng vẽ dưới đất để người phù 
thủy đứng trong đó mà phù phép, vừa có nghĩa là: b) cơ quan sinh dục của phụ nữ. 
Những động từ stand và lay cũng ngụ ý tục. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


81 


BENVÔLIÔ - Thôi, hắn lẩn trốn trong đám cây kia để tìm bóng đêm 
hợp với tâm trạng hắn. Mối tình của hắn mù quáng, chỉ có 
đêm tối là hợp. 

MƠKIUXIÔ - Ái tình mà mù quáng, thì bắn trúng đích sao được... 
Chắc hiện giờ hắn đang ngồi dưới gốc lê để mơ màng tới 
những quả mà các cô gái khi cười một mình thường gọi là quả 
tuyết lê. Ôi Rômêô, ước gì nàng như quả mít trên cây và chàng 
thì là cọc nhọn nhỉ (1) ! Thôi chào anh Rômêô, tôi đi về giường 
ngủ đây, màn trời chiếu đất thế này lạnh quá, tôi xin chịu. 
Nào, chúng mình đi chứ? 

BENVÔLIÔ - ừ, đi thôi. Hắn đã chẳng muốn cho ta thấy thì kiếm 
hắn làm gì? 

Cùng vào 


CẢNH II 

Vườn nhà Capiulet 


Rômêô ra 

RÔMÊÔ - Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo! 

ơulỉet xuất hiện trên cửa sổ 

Ây nhè nhẹ chứ nào! Ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ 
kia? Đó, phương đông đó, và nàng Juliet là mặt trời. Vừng 
đông đẹp tươi ơi, hãy hiện ra đi, hãy giết chết ả Hằng Nga đô' 
kỵ, héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy kẻ hầu (2) của ả 
lại đẹp hơn ả. Á ghen với em thế thi em theo ả làm gì? Bộ 
cánh đồng cốt của ả xanh xao nhợt nhạt, chỉ hợp với những 
đồ ngu xuẩn (3) , em hãy vứt nó đi... Ồi người mà ta sùng kính, 
người mà ta yêu đương! Ôi, giá nàng biết nhỉ!... Nàng đang 


(1> Nguyên văn dùng tên hai thứ quả có hình dáng giống cơ quan sinh dục nam và nữ. 

(2) Những nàng trinh nữ được coi là thị nữ của nữ thần Mặt Trăng. 

(3) Ý nói những cô gái không chịu đi lấy chồng. 


6 - SECHXPIA 



82 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nói... Không, nàng im lặng... Gì kia? Đôi mắt nàng như lên 
tiếng, và ta nóng lòng muốn đáp lại ánh mắt nàng... Ta liều 
quá, nàng có nói với ta đâu. Nguyên là hai ngôi sao đẹp nhất 
bầu trời có việc phải đi vắng, đã tha thiết nhờ mắt nàng lấp 
lánh chờ đến lúc sao về. ừ, nếu mắt nàng lên thay cho sao, 
và sao xuống nằm dưới đôi mày kia thì sao nhỉ? vẻ rực rỡ của 
đôi gò má nàng sẽ làm cho các vì tinh tú nọ phải hổ ngươi, 
như vừng dương làm ánh đèn phải thẹn thùng; còn cặp mắt 
kia trên bầu trời sẽ rọi khắp khoảng không một làn ánh sáng 
tưng bừng đến nỗi chim chóc sẽ lên tiếng hót vang vì tưởng là 
đêm đã tàn. Kìa nàng tì má lên tay! Ước gì ta là chiếc bao 
tay nhỉ, để được mơn trớn má đào! 

JULIET - Ôi chao! 

RÔMÊÔ - Kìa, nàng vừa lên tiếng! Hỡi nàng tiên lộng lẫy hãy nói 
nữa đi! Đêm nay trên đầu ta, nàng tỏa ánh hào quang như một 
sứ giả nhà trời có đôi cánh, đang cưỡi những áng mây lười nhẹ 
lướt trên không trung, khiến kẻ trần tục phải cô" ngước đôi mắt 
thịt mà chiêm ngưỡng. 

JULIET - Ôi Rômêô, hỡi Rômêô! Sao chàng lại mang tên đó nhỉ? 
Chàng hãy từ bỏ thân phụ đi, từ bỏ tên họ đi; hoặc không thì 
chàng hãy thề là chàng yêu em đi, em sẽ không còn là con 
cháu nhà Capiulet nữa. 

RÔMÊÔ (nói một mình ) - Ta cứ đứng nghe thêm nữa, hay nên lên 
tiếng nhỉ? 

JƯLIET - Chỉ có tên họ chàng là thù địch của em thôi. Nhưng nếu 
chẳng phải là người họ Montaghiu thì chàng cũng vẫn là 
chàng. Chàng ơi! Hãy mang tên họ nào khác đi! Thế nào là họ 
Montaghiu nhỉ? Cái tên đó đâu có phải là bàn tay, bàn chân, 
cánh tay, bộ mặt, một bộ phận nào của thân thể con người... 
Cái tên nào có nghĩa gì? Bông hồng kia, giá gọi bằng một tên 
khác, thì hương thơm cũng vẫn ngạt ngào. Vậy nếu chàng 
Rômêô chẳng mang tên Rômêô nữa, thì mười phân chàng cũng 
vẫn vẹn mười... Rômêô chàng ơi, chàng hãy từ bỏ tên họ đi. 
Cái tên kia đâu có phải xương thịt của chàng, chàng hãy đổi nó 
lấy cả tấm thân em. 

RÔMÊÔ - Đúng là từ miệng nàng nói ra nhé! Chỉ cần được nàng gọi 
là người yêu là tôi xin tức thì nhận tên thánh mới; từ nay trở 
đi, tôi không muôn bao giờ là Rômêô nữa. 



RÔMÊÔ VÀ IULIET 


83 


JULIET - Người là ai, mà nhờ đêm tối, chợt biết được điều tôi ấp ủ 
trong lòng vậy? 

RÔMÊÔ - Tôi không biết xưng danh cùng nàng thế nào. Nàng tiên 
yêu quý của tôi ơi, tôi thù ghét cái tên của tôi, vì nó là kẻ thù 
của nàng. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xin xé nát 
nó ra. 

JULIET - Tai nghe chưa trọn một trăm chữ từ miệng đó nói ra mà 
đã nhận ra tiếng ai rồi. Chẳng phải chàng Rômêô, họ nhà 
Montaghiu đó ư? 

RÔMÊÔ - Hỡi nàng tiên kiều diễm, nếu nàng chẳng ưa tên họ đó, 
thì tôi chẳng phải Rômêô mà cũng chẳng thuộc họ Montaghiu. 

JULIET - Chàng làm thế nào mà tới được chốn này? Và chàng tới 
làm gì? Tường vườn này cao, vượt qua thật khó. Và chàng thử 
nghĩ lại xem mình là ai? Nếu bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi 
đây thì chàng khó lòng thoát chết. 

RÔMÊÔ - Tôi vượt được tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu; 
mấy bức tường đá ngăn sao được ái tình. Mà cái gì tình yêu 
dám làm là làm được. Người nhà nàng ngăn sao nổi tôi. 

JULIET - Họ mà bắt gặp chàng thì họ giết chàng mất. 

RÔMÊÔ - Nàng ơi, ánh mắt kia còn nguy hiểm cho tôi hơn hai chục 
lưỡi kiếm của họ. Nàng hãy nhìn tôi với khóe mắt yêu thương 
là tôi chẳng ngại gì hằn thù của họ nữa. 

JULIET - Em cầu mong cho họ đừng bắt gặp chàng nơi đây. 

RÔMÊÔ - Đã có áo choàng của nàng Đêm che cho tôi khỏi bị họ 
nom thấy. Vả chăng, nếu chẳng được nàng đoái hoài thì thà cứ 
để họ bắt gặp. Thà để cho lòng căm thù của họ chấm dứt đời 
tôi còn hơn kéo dài kiếp sống mà thiếu tình nàng. 

JULIET - Ai đưa lối cho chàng tới đây? 

RÔMÊÔ - Ái tình, ái tình đã xui tôi tìm kiếm. Ái tình đã cho tôi lời 
khuyên, và tôi đã cho ái tình đôi mắt. Tôi chẳng phải là tay 
thủy thủ, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì tôi 
cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật. 

JƯLIET - Nếu chẳng có màn đêm che phủ thì chàng đã thấy má em 
ửng đỏ vì những lời em nói cùng chàng đêm nay. Chàng ơi, em 
muôn chẳng vượt vòng lễ giáo, em muốn... em muốn chối 
những lời vừa nói... Nhưng thôi, khách sáo làm gì? Chàng có 



84 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


yêu em không? Em biết là chàng sẽ trả lời “có”, và em sẽ tin 
chàng ngay. Nhưng xin chàng đừng thề thốt, chắc đâu chàng 
giữ được lời thề: những chuyện tình nhân bội ước chẳng đã 
khiến Thượng đế tức cười sao... Chàng Rômêô phong nhã hỡi, 
nếu chàng yêu em thì xin cứ thẳng thắn nói lên; và nếu chàng 
cho em là dễ xiêu lòng quá, thì em sẽ cau mày, em sẽ làm cao, 
em sẽ nói “không” để chàng phải sớm khuya theo đuổi; nhưng 
nếu chàng chẳng nghĩ vậy thì em cũng chẳng khi nào làm 
thế... Thật vậy, chàng Montaghiu tuấn tú ơi, em yêu chàng say 
đắm; có lẽ chàng sẽ cho em là gái lẳng lơ, nhưng hãy tin em 
hỡi người quân tử, em sẽ giầu lòng chung thủy hơn những kẻ 
giả bộ kiêu kỳj và em cũng xin thú thật là nếu chàng chẳng 
bắt gặp em đương thể lộ mối tình tha thiết thì em cũng đã dè 
dặt hơn cùng chàng. Vậy em xin chàng hãy tha thứ cho em và 
đừng vì nỗi lòng yếu đuối bị bắt chợt trong đêm tối mà ngờ em 
là kẻ trăng hoa. 

RÔMÊÔ - Thưa tiểu thư, tôi xin thề có mảnh trăng thiêng liêng kia 
đương dát bạc trên những ngọn cây trĩu quả... 

JƯLIET - Em xin chàng đừng lấy trăng kia thề thốt, vừng trăng 
nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ 
tình chàng cũng sẽ như trăng kia thay đổi. 

RÔMÊÔ - Vậy tôi phải lấy gì mà thề? 

JULIET - Xin chàng đừng thề nguyền chi cả; hay nếu chàng muốn 
thì chàng hãy đem tấm thân tuấn nhã kia ra mà thề; đó là vị 
thần mà em thờ phụng, và em sẽ tin chàng. 

RÔMÊÔ - Nếu tình yêu tha thiết của trái tim tôi... 

JƯLIET - Nhưng thôi chàng ôi, đừng thề thốt nữa. Mặc dầu em sung 
sướng được gặp chàng, nhưng đêm nay lời thề của chàng cũng 
chẳng mang lại niềm vui cho em đâu. Sự việc xảy ra nhanh 
chóng quá, bất ngờ quá, thình lình quá, như ánh chớp kia vội 
tắt trước khi ta kịp nói: “Kìa chớp lòe!”... Bạn yêu quý hỡi, xin 
chào bạn nhé! Được hơi thở của mùa hạ ve vuốt, có thể lần sau 
gặp nhau, nụ ái tình này đã nở thành một đóa hoa lộng lẫy... 
Em xin chào chàng!... Em cầu cho sự thanh thản êm đềm của 
lòng em cũng sẽ đến với trái tim chàng. 

RÔMÊÔ - Ôi! Nàng chẳng cho tôi được thỏa nguyện sao? 

JƯLIET - Chàng muốn thỏa ước nguyện gì đêm nay? 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


85 


RÔMÊÔ - Tôi ước ao được cùng nàng trao lời thề chung thủy. 

JULIET - Em đã gửi chàng lời thề trước khi chàng hỏi. Vậy mà em 
ước gì còn giữ lại chưa trao. 

RÔMÊÔ - Nàng muôn lấy lại lời thề chăng? Để làm gì vậy, hỡi 
người yêu quý? 

JULIET - Em chỉ muốn được rộng lòng hào phóng, và tặng chàng 
lần nữa. Thật ra thì điều em ước, em đã có rồi: lòng em mênh 
mông, tình em thăm thẳm như biển cả. Em càng tặng chàng 
thì em lại càng có nhiều, vì cả hai đều là vô tận. 

Có tiếng nhủ mẫu gọi 

Có tiếng động trong nhà. Bạn tình ơi, chào bạn nhé!... Tôi 
vào đây, vú ạ... Chàng Montaghiu đáng yêu hỡi, xin chàng 
hãy giữ lòng chung thủy. Chàng đợi em một chút, em sẽ trở 
lại ngay. 

Julỉet vào 

RÔMÊÔ - Ôi đêm thần tiên, đêm thần tiên! Vì trong đêm tối nên ta 
sợ đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ quá êm dịu để có thể là 
sự thật. 

t ĩuliet trở ra 

JULIET - Rômêô chàng hỡi, em xin ngỏ cùng chàng vài lời, rồi 
xin tạm biệt. Nếu tình ái kia là của người chính nhân quân 
tử, nếu ý chàng là muốn cùng em xe tơ kết tóc, thì ngày mai 
em sẽ cho người đến gặp chàng; chàng sẽ cho biết chàng 
muốn hôn lễ cử hành ngày nào, chỗ nào. Lúc đó em xin trao 
thân gửi phận trong tay chàng và nguyện theo phu quân tới 
nơi chân trời góc biển. 

NHŨ MẪU (trong hậu trường) - Tiểu thư ơi! 

JULIET - Tôi vào ngay đây!... Nhưng ví bằng chàng chẳng phải 
chính tâm thì em xin chàng... 

NHŨ MẪU, trong hậu trường - Tiểu thư ơi! 

JULIET - Vào ngay đây!... đừng theo đuổi nữa, để mặc em với nỗi 
khổ đau. Ngày mai, em sẽ cho người... 

RÔMÊÔ - Tôi xin thề trên linh hồn... 

JULIET - Xin nghìn lần chúc chàng một đêm tốt lành! 

Juliet rời cửa sổ 



86 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


RÔMÊÔ - Thiếu ánh sáng của nàng thì đêm chỉ thành nghìn lần 
xấu xa. 

Bước chậm chạp vào 

Tình yêu đi tìm tình yêu vui như cậu học sinh được rời sách vở; 
tình yêu phải xa tinh yêu buồn như chú bé trở lại nhà trường. 

Juliet lại xuất hiện ở cửa sổ 

JƯLIET - Rômêô chàng ơi! Sao em chẳng được như người dạy chim 
săn cất cao giọng gọi con chim ưng của mình quay trở lại! 
Những kẻ bị giam cầm thường khản giọng không cất cao tiếng 
được (1) . Nếu không, em đã làm rung chuyển nơi động phủ nữ 
thần Tiếng Vang nằm nghỉ, và làm cho giọng trong trẻo của nữ 
thần phải khản hơn cả giọng em vì nhắc đi nhắc lại tên chàng 
Rômêô yêu quý. 

RÔMÊÔ ( quay trở lại) - Linh hồn ta đang gọi tên ta đây. Trong đêm 
thanh tiếng người yêu thánh thót xiết bao, khác nào một bản 
nhạc êm dịu nhất cho đôi tai tha thiết lắng nghe. 

JƯLIET - Rômêô chàng ơi! 

RÔMÊÔ - Con chim non của anh (2) ! 

JULIET - Ngày mai, mấy giờ em cho người tới gặp chàng được? 

RÔMÊÔ - Chín giờ. 

JULIET - Em xin y hẹn: Từ giờ đến lúc đó đằng đẵng như hai chục 
năm trường!... Em quên mất không biết em gọi chàng lại để 
làm gì. 

RÔMÊÔ - Em cứ để anh đứng đây cho tới khi nào em nhớ ra. 

JULIET - Nếu vậy thì em cứ quên, để chàng đứng đây mãi mãi, 
nhắc cho em thấy lòng em tha thiết gần chàng xiết bao. 

RÔMÊÔ - Còn anh, anh sẽ cứ mãi mãi dừng lại nơi đây, để em cứ 
quên mãi mãi. Anh sẽ quên hết mọi nơi nào khác nơi này. 

JULIET - Trời đã gần sáng. Em muôn chàng đi khỏi chốn này, 
nhưng không đi xa hơn con chim non của một em bé đang chơi: 
em bé để chim nhảy khỏi lòng bàn tay một chút, như một tù 
nhân còn vướng víu xích xiềng, rồi lại kéo sợi dây tơ lôi chim 
trở lại, vì em yêu chim quá nên ghen cả với tự do của chim. 


(1) Ý nói tới lễ giáo phong kiến ngặt nghèo. 
{2) Có bản viết: Em yêu quý của anh. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


87 


RÔMÊÔ - Anh ước gì được làm con chim của em. 

JULIET - Em cũng ước mong như vậy, hỡi người yêu quý! Nhưng em 
ve vuốt quá nhiều thì chàng đến chết mất. Thôi, em xin chào 
chàng. Nỗi buồn của lúc chia tay êm đềm đến nỗi em có thể cứ 
nói “chào chàng” cho đến sáng. 

Juliet vào 

RÔMÊÔ (còn một mình ) - cầu mong cho giấc ngủ đến với mắt em, 
cho sự thanh thản đến với lòng em... Ước gì ta được là giấc ngủ 
và sự thanh thản để được nghỉ ngơi êm đềm như vậy! Ta phải 
đến ngay tu phòng của cha linh hồn của ta để cầu người giúp 
đỡ và ngỏ cùng người nỗi vui sướng tràn trề. 

Rômêồ vào 


CẢNH III 

Tu phòng của tu sĩ lôrân 


Tu sĩ Lô rân ra, tay cầm một cái giỏ 

TƯ SĨ LỒRÂN - Bình minh có đôi mắt xám đang mỉm cười với bóng 
đêm còn hờn dỗi, và vạch lên những đám mây ngoài phương 
đông những tia sáng muôn màu. Bóng đêm sần sùi, lảo đảo 
như một chàng say, rút khỏi đường đi của ban ngày, trước bánh 
xe rực lửa của thần Tai Tân (1) . Trước khi vừng ô giương con mắt 
lửa đánh thức ngày dậy và làm khô sương đêm, ta phải lấy đầy 
giỏ mây này vừa cỏ độc, vừa hoa có nhựa quý. Đất là mẹ của 
muôn loài mà cũng là nấm mồ của muôn loài. Chúng sinh ra từ 
lòng đất và mồ của chúng cũng lại chính là lòng đất. Những 
đứa con từ lòng đất sinh ra, chúng ta thấy cùng bú nơi vú mẹ. 
Nhiều đứa thật giàu tính tốt, không đứa nào không có đôi chút 
tính hay, mà chẳng đứa nào giống đứa nào. Ôi! cỏ cây, đất đá, 
trong những đức tính sâu xa của chúng, ân trạch của Hóa công 


(1) Thần Mặt Trời. 



88 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


mới nặng là bao! Không có vật gì dù hèn mọn đến dâu, khi đã 
sống trên mặt đất lại không cống hiến chút gì cho đất; cũng 
không có vật gì, dù tốt lành đến đâu, khi bị dùng trái lẽ, lại 
không phản lại nguồn gốc, trở thành xấu xa. Nết hay cũng 
thành tật xấu nếu đem dùng không đúng; tật xấu nhiều khi 
nhờ hành động mà trỏ thành cao quý. 

Rômêô ra, tu sĩ không nhìn thấy 

Trong cái đài non của đóa hoa này có chất độc mà cũng 
đồng thời có thuốc trị bệnh; ngửi nó thì qua khứu giác toàn 
thân được mạnh mẽ khoan khoái, mà nếm nó thì lục phủ ngũ 
tạng đều lâm nguy. Trong con người cũng như trong giông cỏ 
cây, lúc nào cũng có hai sức mạnh đối lập: Thiện và Ác. Và nơi 
nào mà Ác thắng thì chẳng mấy lúc người sẽ bị thần Chết tiêu 
hủy như con sâu kia đục ruỗng cây non. 

RÔMÊÔ - Con xin chào cha. 

TU SĨ LÔRÂN - Cầu Chúa ban ân cho người! Tiếng nói ban mai nào 
chào ta nghe dễ thương làm vậy?... À, con, ra khỏi giường ngủ 
sớm như thế này là triệu chứng tâm thần bất an dấy. Nỗi lo âu 
thường đứng canh trước mắt người già và nơi đâu có sự lo âu 
thì giấc ngủ chẳng vào. Còn nơi nào mà tuổi thanh xuân vô tư 
lự nằm nghỉ là nơi đó giấc vàng ngự trị. Con đến thăm ta sớm 
thế này, ắt có điều gì khiến tâm thần chẳng ổn dịnh. Nếu 
không phải thế thì, cha đoán hẳn không sai, đêm qua chú 
mình Rômêô không ngủ. 

RÔMÊÔ - Thưa cha quả có thế. Nhưng chính do đó mà con đã càng 
được nghỉ ngơi một cách khoan khoái êm đềm. 

TU SĨ - Lạy Chúa, Chúa khoan dung cho kẻ tội lỗi! Thế đêm qua 
con đến với Rôdalin ư? 

RÔMÊÔ - Với Rôdalin ư, thưa cha linh hồn của con? Không đâu, con 
đã quên cái tên đó, và cũng đã quên cả nỗi đau thương đi theo 
nó rồi. 

TU SĨ - Thế thì tốt lắm... Nhưng đêm qua con ở đâu? 

RÔMÊÔ - Con xin nói ngay để khỏi phiền cha phải gặng hỏi. Đêm 
qua con đi dự yến ở nhà kẻ thù. Ở bữa yến, thình lình một 
người làm con bị thương, và con cũng làm người ấy bị thương; 
muốn khỏi thì cả hai chúng con đều phải nhờ đến sự giúp đỡ 
và thuốc thánh của cha. Hỡi thánh nhân, người xem đấy, lòng 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


89 


con không muốn oán thù, con xin cha cứu giúp cho cả người thù 
cũng như cho con. 

TƯ SĨ - Con ơi, hãy nói cho rõ ràng minh bạch, đừng úp mở quanh 
co. Xưng tội mà mập mờ, thì rửa tội cũng chỉ qua quýt mà thôi. 

RÔMÊÔ - Vậy con xin thưa cha rõ là lòng con đã mang nặng mối 
tình cùng người con gái yêu kiều của nhà Capỉulet giàu có. Tim 
con đã gửi nàng, và tim nàng cũng đã trao cho con. Để chúng 
con được hoàn toàn gắn bó cùng nhau chỉ còn thiếu nhờ cha xe 
duyên cho chúng con bằng hôn lễ thiêng liêng. Trong khi đi 
đường, con sẽ xin thưa cha rõ chúng con gặp nhau, yêu nhau, 
thề thốt với nhau ra sao, khi nào và ở đâu; nhưng xin cha hãy 
đồng ý làm lễ kết hôn cho chúng con ngay ngày hôm nay. 

TƯ Sĩ - Lạy thánh Franxit! Thay đổi nhanh chưa! Con yêu Rôdalin 
thiết tha như vậy mà đã vội quên người ta sao? Chà, tình yêu 
của những chàng trai trẻ thật chẳng nằm trong con tim mà 
chỉ ở ngoài khóe mắt. Giêsu Maria! Vì Rôdalin mà biết bao 
giọt lệ đã làm ướt đẫm đôi má nhợt nhạt của con! Biết bao 
nước muôi mặn đổ ra để giữ cho tình yêu được đậm đà, mà 
rút cục cũng chẳng còn hương vị yêu đương gì cả. Mặt trời 
chưa kịp làm tan hơi thở dài của con còn đọng lại trên không; 
lời than thở của con còn văng vẳng bên đôi tai già này; trên 
má kia ngấn lệ cũ vẫn chưa phai! Nếu trước kia con đúng thật 
là con, và những nỗi khổ đau kia cũng thật là của con, thì cả 
con và những đau thương ấy đều là của Rôdalin; ấy thế mà 
giờ đây con đã đổi thay ư? Vậy con hãy đọc câu ngạn ngữ: 
“Còn trách gì đàn bà không chung thủy, khi đàn ông dễ thay 
dạ đổi lòng” 

RÔMÊÔ - Cha chẳng thường mắng con vì tội yêu đương Rôdalin 
đó sao? 

TƯ Sĩ - Cha mắng vì con si mê, chứ có phải vì con yêu đương đâu, 
hỡi trò nhỏ của cha! 

RÔMÊÔ - Cha chẳng thường khuyên con đào sâu chôn chặt mối tình 
đó là gì? 

TU SĨ - Cha có khuyên con chôn mối tình này để đào mối tình khác 
lên đâu? 

RÔMÊÔ - Thôi, cha đừng mắng con nữa. Người yêu của con hiện giờ 
thì ân trả lại ân, tình đáp lại tình. Chẳng như cô ả kia đâu. 



90 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


TU SĨ - Chà, CÔ ta biết thừa là tình yêu của con chỉ có ngoài đầu 
lưỡi, khác nào chú bé kia miệng đọc liến thoắng, nhưng kỳ 
thực chưa biết đánh vần. Nhưng thôi, này chàng trai trẻ dễ 
thay dạ đổi lòng kia, hãy đi theo ta. Ta sẵn lòng giúp con vì 
một lý do: có thể vì mối duyên lành này mà oán thù giữa hai 
họ đổi thành tình sâu nghĩa nặng chăng! 

RÔMÊÔ - Vâng, thưa cha, ta đi thôi, con nóng lòng sốt ruột quá. 

TƯ Sĩ - Cứ khôn ngoan từ tốn con ạ; chạy mau thì dễ vấp đấy. 

Cùng vào 


CẢNH IV 
Một đường phố 


Benvôliô và Mơkiuxiô ra 

MƠKIƯXIÔ - Cái anh chàng Rômêô không biết chui vào chỗ quái 
quỷ nào nhỉ? Đêm qua hắn có về nhà không? 

BENVÔLIÔ - Không, hắn không về nhà thân phụ; tôi đã hỏi người hầu. 

MƠKIUXIÔ - Cái con bé Rôdalin mặt tái mét mà lòng lim dạ đá ấy 
giày vò hắn ta đến phát điên mất. 

BENVỒLIÔ - Thăng Tibân, họ nhà Capiulet, vừa gửi một lá thư đến 
nhà thân phụ Rômêô. 

MƠKIUXIÔ - Chỉ có thách thức; chứ còn gì! 

BENVÔLIÔ - Thế nào Rômêô cũng trả lời. 

MƠKIUXIÔ - Ai biết viết mà chẳng trả lời được một bức thư. 

BENVÔLIÔ - Không, Rômêô sẽ trả lời cho chính kẻ viết thư đó biết, 
khi bị thách thức thì hắn chẳng sợ gì mà không thách lại. 

MƠKIUXIÔ - Thương thay cho Rômêô, hắn chết rồi còn đâu! Con 
mắt đen láy của cô ả trắng nõn kia đã cho hắn một nhát; bản 
tình ca như viên đạn đã xuyên thủng mang tai hắn, còn tim 
kia thì đã trúng tên của chú xạ thủ mù rồi. Người với ngợm thế 
thì liệu địch nổi Tibân không? 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


91 


BENVÔLIÔ - Sao? Thằng Tibân này là đứa thế nào nhỉ? 

MƠKIUXIÔ - Nó hơn đứt Chúa Mèo (1) 2 . Thật là một tay vũ dũng, nắm 
vững mọi thủ tục, nghi lễ. Nó đánh gươm như anh hát một bản 
nhạc đã chép lên giấy, giữ đúng nhịp, quãng, phách; nó nghỉ 
đúng một dấu lặng móc, giữa hai nhát gươm đâm nhứ... một, 
hai, rồi đến ba là gươm nó đã chọc giữa tim anh. Thật là một 
tên đồ tể có thể đâm trúng một cái khuy lụa trên áo người ta í2) , 
một tay kiếm cừ khôi; một tay quý tộc vào bậc nhất. Nó thuộc 
lòng cả cớ thứ nhất lẫn cớ thứ hai (3) để gây sự đánh nhau! Chà! 
Miếng patsađô bất tử, miếng puntô rêưecxô , trúng này? (4) 5 

BENVỒLIÔ - Miếng gì? 

MƠKIUXIÔ - Thôi kệ cha mấy cái thằng lố bịch, lúc nào cũng uốn 
lưỡi lấy giọng nói những chữ cầu kỳ lạ tai! (Nhại) “Lạy Chúa, 
tay kiếm khá đấy! Con người đẹp trai đấy! Con đĩ xinh đấy!”... 
Ông nội ơi, khổ cho chúng ta sao lại có những đàn ruồi nhặng 
đi tha về những mốt mới, lúc nào cũng lải nhải mấy câu 
pardonnez~moi {b) \ chúng lên mặt lên mũi đến nỗi giá đặt đít 
ngồi lên cỗ ghế ngựa cũ kỹ của ông cha thì nhăn nhó! úi chà, 
chả là sợ đau xương mà (6) ! 

Rômêô ra 

BENVỒLIÔ - Rômêô đến đây rồi! 

MƠKIUXIÔ - Chỉ còn da bọc xương! Gầy đét như mắm mòi! ôi, 
thịt da, máu huyết đi đâu cả?... Giờ hắn đã thành đồ đệ của 
nhà thơ muôn điệu Pêtơrac (7) rồi. So với người yêu của hắn, 
hắn coi nàng Lôra như một mụ bếp (nhưng nàng đã có một 
người tình có tài hơn hắn để làm thơ ca tụng nàng), nàng 
Điđông như một ả lọ lem, nàng Clêôpat như gái giang hồ, 
nàng Hêlen và Hêrô như hai con đĩ! Còn nàng Titxbê thì 


(1) Trong chuyện dân gian Con cáo, Chúa Mèo tên là Tibân. 

(2) Lời khoe khoang của một tay thầy dạy đánh kiếm ở Luân Đôn thời đó. 

<3) Thủ tục gây sự đánh kiếm của bọn quý tộc. 

(4) Mây tiếng Ý chỉ những đường kiếm. Khoảng 1590, ở Luân Đôn, đánh kiếm kiểu 
Ý trở thành mốt mới. Mơkiuxiô chế giễu những kẻ chuộng lạ. Trên sân khấu, vai 
Mơkiuxiô vừa nói vừa múa may. 

(5) Tiếng Pháp trong nguyên văn: Xin lỗi ngài. 

(6) Mốt mới thời đó là ngồi ghế có dệm, kiểu trên lục địa Âu châu. Mơkiuxiô giễu 
cợt những mốt rởm đương thời. 

(7) Nhà thơ Ý (Thế kỷ XIV), làm nhiều bài thơ ca tụng nàng Lôra dơ Nôvet. 



92 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


được đôi mắt xám đấy, nhưng cũng chẳng ra cái gì... Kìa 
Rômêô tiên sinh, bonjour a) \ Trước cái quần kiểu Pháp của 
tiên sinh 1 (2) , xin có một lời chào tiếng Pháp! Đêm qua tiên 
sinh chơi một bài hay lắm (3) . 

RÔMÊỒ - Xin chào hai anh. Bài gì nhỉ? 

MƠKIƯXIÔ - Bài tẩu mã, thưa tiên sinh, bài tẩu mã. Tiên sinh chưa 
hiểu chăng? 

RÔMÊÔ - Xin lỗi nhé, anh Mơkiuxiô thân mến! Đêm qua, tôi có việc 
bận, và trong trường hợp như vậy, người ta có thể sơ suất đôi 
chút về mặt lễ độ. 

MƠKIƯXIÔ - Nghĩa là gặp trường hợp như của anh, người ta có thể 
khom khom cật... 

RÔMÊÔ - ...Để chào cho thêm lễ độ ư? 

MƠKIUXIÔ - Anh nói thật đúng quá. 

RỔMÊÔ - Đó là lối trình bày hợp lễ độ nhất. 

MƠKIUXIÔ - Thưa anh, bản thân tôi là hiện thân của sự lễ độ tươi 
đẹp nhất. 

RÔMÊÔ - Tươi đẹp như hoa phải không? 

MƠKIUXIÔ - Đúng đấy. 

RÔMÊÔ (chỉ cái nơ hoa trên mũi giày của mình) - Nếu vậy, thưa 
anh, chiếc giày của tôi cũng đủ hoa lắm. 

MƠKIUXIÔ - Trả lời khá đấy. Xin anh cứ tiếp tục khôi hài cái kiểu 
giày dép ấy đi. Bao giờ giày đã há mõm, vẫn còn mở miệng 
khôi hài được. 

RÔMÊÔ - Ôi, khôi hài kiểu giày há mõm, thiên hạ chẳng kịp gót chân! 

MƠKIUXIÔ - Ông bạn Benvôliô ơi, tới tiếp sức cho nhau với! Trí óc 
tôi đuối rồi. 

RÔMÊÔ - Cứ quất mạnh, thúc khỏe vào, quất mạnh thúc khỏe vào. 
Không là tôi tuyên bố thắng cuộc đấy. 


(1) Tiếng Pháp trong nguyên văn: Xin chào! 

(2) Quần mặc để dự khiêu vũ đêm qua. 

(3> Cả đoạn sau đây toàn chơi chữ: Bản dịch Pháp của G. Roth bỏ hẳn nhiều câu 
và ghi chú: “những câu giễu cợt đồng âm dị nghĩa rất khó hiểu và không thể nào 
dịch được”. Chúng tôi cũng chỉ có thể gắng dịch một phần nào. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


93 


MƠKIUXIÔ - Thôi, thì đuổi ngỗng trời với anh thi tôi xin chịu. Cái 
tài ngông của anh thì tôi chỉ bằng một góc. Anh có thấy tôi nói 
ngông với anh bao giờ không? 

RÔMÊÔ - Đi với tôi thì bao giờ anh chẳng đực ra như ngỗng. 

MƠKIUXIÔ - Đùa thế, tôi lại cắn tai cho bây giờ. 

RÔMÊÔ - Chớ, ngỗng khôn chớ cắn càn. 

MƠKIUXIÔ - Anh nói cay như ớt. 

RÔMÊÔ - Chấm thịt ngỗng ngọt thì phải có ớt cay chứ. 

MƠKIUXIÔ - Gớm chưa, cái lưỡi thật dẻo dai như da dê non. Đang 
ngắn một phân cũng kéo dài ngay ra được một ngang đẫy. 

RÔMÊÔ - Vậy tôi xin gang con ngỗng lúc nãy để to bằng anh cho giống. 

MƠKIUXIÔ - Thôi này, đùa chơi một tí chẳng hơn rền rĩ vì tình ư? 
Bây giờ thì anh lại thích đùa nghịch với anh em rồi; lại trở lại 
đúng là chàng Rômêô rồi. Cả về hai phương diện bản tính và 
cách xử thế, anh phải như thế mới đúng là anh. Chứ còn cái 
thứ ái tình chảy rãi chảy rớt kia thì khác nào như một anh 
chàng ngẩn ngơ, cứ thè lè lưỡi ra chạy hết chỗ này chỗ nọ để 
tìm cái hang cái lỗ mà giấu của quý vào. 

BENVÔLIÔ - Thôi, thôi, xin ông thôi đi cho. 

MƠKIUXIÔ - Sắp đến đoạn thú vị anh lại bắt tôi thôi à? 

BENVÔLIÔ - Tôi SỢ cái chuyện khỉ của anh dài quá. 

MƠKIUXIÔ - Anh nhầm rồi, nó sẽ thành ngắn, vì tôi cũng hết hơi 
rồi, và cũng chẳng cầm cự được lâu hơn nữa. 

RÔMÊÔ - Chuyện trò lịch sự nhỉ (1) . 

Nhũ mẫu và Pitơ ra 

MƠKIUXIÔ - Một cánh buồm! Một cánh buồm (2) ! 

BENVÔLIÔ - Hai cánh, hai cánh: cả áo, cả váy! 

NHŨ MẪU - Này Pitơ! 

PITƠ - Có tôi! 


(1) Có thể hiểu câu nói của Rômêô (Goodly gearỉ) không phải để ám chỉ lối nói đùa 
nhả nhớt của Mơkiuxiô mà để chế giễu lối ăn mặc cầu kỳ rởm của nhũ mẫu. 
Trong trường hợp này câu đó nghĩa là: Chà, áo quần lịch sự chưa kìa! 

(2) Nhũ mẫu mặc váy rộng và đi đứng kiểu cách, bồng bềnh như một chiếc 
thuyền buồm. 



94 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


NHỮ MẪU - Đưa cái quạt đây. 

MƠKIUXIÔ - Phải đấy, Pitơ, đưa quạt cho bà ấy che mặt, vì đem so 
mặt với quạt thì cái quạt dễ coi hơn. 

NHỮ MẨU - Kính chào các quý ông, cầu Chúa ban cho các quý ông 
một buổi sáng tốt lành. 

MƠKIUXIỒ - Kính chào quý bà, cầu Chúa ban cho quý bà một buổi 
chiều tốt lành. 

NHỦ MẪU - Chiều rồi kia ư? 

MƠKIUXIÔ - Đúng rồi, thưa bà. Vì lúc này cái bàn tay (1) lẳng lơ của 
một đồng hồ đã đặt lên cái cọc (2) của buổi trưa. 

NHŨ MÂU - Gớm khiếp! Ong là người thế nào vậy? 

RÔMÊÔ - Thưa bà, ông ta là một người được trời sinh ra và rồi tự 
mình lại hủy hoại mình. 

NHỮ MẪU - Lời nói hay đấy! Để rồi lại tự hủy hoại cái thân mình 
à? Thưa các ông, có ông nào chỉ giùm cho tôi biết chàng trai 
trẻ Rômêô hiện giờ ở đâu không? 

RÔMÊÔ - Để tôi xin chỉ giùm bà. Nhưng khi bà tìm thấy y thì 
chàng trai trẻ Rômêô không còn trẻ bằng lúc bà mời đi tìm 
đâu. Tôi là người trẻ nhất mang cái tên đó, vì chẳng còn cái 
tên nào tồi hơn. 

NHỮ MẪU - Tốt lắm! 

MƠKIUXIÔ - Tồi hơn mà lại là tốt à? Nhận xét hay quá, thật là 
sáng suốt, sáng suốt. 

NHŨ MẪU - Nếu đúng công tử là Rômêô thì tôi có một câu chuyện 
riêng muôn nói. 

BENVÔLIÔ - Bà ấy mời đi chén đấy. 

MƠKIUXIÔ - Đúng rồi, mụ Tú, mụ Tú, mụ Tú! Hô hô! 

RÔMÊÔ - Anh khám phá ra cái gì thế? 

MƠKIUXIÔ - Chẳng phải nem công chả phượng gì đâu, thưa anh. 
Của thiu của thối đấy thôi (3) . 

(1) và (2> Hand vừa có nghĩa là kim đồng hồ, vừa có nghĩa là bàn tay. Prick vừa có 

nghĩa là điểm trên mặt đồng hồ, vừa có nghĩa là dương vật. 

(3) Sau khi cân nhắc kỹ chúng tôi thấy nên dịch lấy ý. Nguyên văn: “Không phải thỏ 

đâu thưa ngài. Trừ ra là thỏ trong một cái bánh để ăn trong những ngày ăn chay, 

chưa ăn hết đã mốc meo”. Ý nói một cái bánh nhân thịt dể ăn vụng trong tuần chay. 



RÔMÊÔ VÀ JƯLIET 


95 


Hát: 

Một con thỏ già (1) 

Một con thỏ già 

Ăn vụng tuần chay thì củng ngon 
Nhưng một con thỏ già mõm 
Chưa ăn hết đã mốc meo 
Thì đến xin lạy cả nón thôiĩ 

- Này Rômêô, anh có về chỗ ông cụ không? Chúng tôi đến ăn 
trưa đằng ấy đây. 

RÔMÊÔ - Tôi đi ngay đây. 

MƠKIUXIÔ - Thôi, xin chào lão bà cổ kính, xin chào (hát) - Lão ba, 
lão bá, lão bà... 


Mơkiuxiô và Benvôliô vào 

NHŨ MẨU - Không dám, chào ông!... Tôi xin phép hỏi công tử, cái 
thằng lái buôn nào mà ăn nói hỗn hào thế? 

RÔMÊÔ - Nhũ mẫu ơi, đó là một chàng quý tộc chỉ thích miệng 
mình nói cho tai mình nghe, mà miệng nói một phút thì tai 
nghe một tháng chưa hết. 

NHŨ MẪU - Nó mà nói đụng đến tôi thì tôi sẽ cho nó biết tay, dù 
cho nó có khỏe bằng hai chục thằng đểu loại nó. Mà nếu tôi 
không trị dược thì cũng sẽ có người trị nó. Thằng ba que! Tôi 
có phải gái chơi của nó đâu, có phải dồ mèo mả gà đồng đâu 
kia chứ! 


Nói với Pitơ 

Còn chú nữa, cứ đứng đực ra như phỗng, để thằng cha căng 
chú kiết nào cũng tha hồ phạm đến tôi bằng thích được à? 

PITƠ - Nào tôi đã thấy ai tha hồ phạm được đến bà bằng thích! 
Nếu tôi thấy thì cam đoan với bà là gươm này đã ra khỏi vỏ 
rồi. Khi có dịp tốt để đánh lộn mà lại được pháp luật dứng về 
phía tôi, thì tôi rút gươm ra nhanh chẳng thua gì ai. 


1 Hare vừa có nghĩa là con thỏ, vừa có nghía là con dĩ. Mơkiuxiô trêu chọc nhũ 
mẫu. Ý nói nhũ mẫu là một “con dĩ già”. 



96 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


NHỮ MẪU - Lạy Chúa chứng giám! Tôi tức run cả chân tay lên 
đây!... Đồ khốn nạn, đồ ba que!... Thưa công tử, xin có đôi 
lời nói với công tử... Như tôi đã thưa với công tử, cô chủ tôi 
sai tôi đi tìm công tử... Những điều gì cô chủ tôi dặn nói với 
công tử thì tôi xin giữ kín trong lòng... Nhưng công tử cho 
phép tôi thưa trước: nếu công tử có ý định đưa cô chủ tôi tới 
cõi, như người ta nói, thiên đường của thằng ngốc (1) thì lối 
xử sự như vậy bỉ ổi lắm đó, như người đời thường nói, vì tiểu 
thư tôi còn trẻ người non dạ lắm. Nếu công tử định chơi cái 
trò xanh vỏ đỏ lòng với tiểu thư tôi, thì đó thật là một hành 
vi xấu xa đối với một vị tiểu thư khuê các, và một cách ăn ở 
rất tồi. 

RÔMÊÔ - Nhũ mẫu ơi, nhũ mẫu hãy nói tốt cho ta với tiểu thư, với 
nữ chủ nhân của mụ. Ta xin thề với mụ... 

NHỦ MẪU - Úi chà, quý hóa quá. Để tôi về thưa với tiểu thư. Lạy 
Chúa, tiểu thư hẳn sẽ vui mừng lắm. 

RÔMÊÔ - Mụ định thưa gì với tiểu thư? Mụ đã nghe ta đâu. 

NHỮ MẪU - Thưa công tử, tôi sẽ xin thưa với tiểu thư là... là công tử 
đã thề. Tôi cho đó đúng là cách xử sự của nhà quý phái. 

RÔMÊÔ - Mụ hãy thưa cùng tiểu thư là tiểu thư hãy tìm cách chiều 
nay đi xưng tội. Tiểu thư sẽ xưng tội và làm lễ cưới tại tu 
phòng tu sĩ Lôrân. Đây gọi là một chút để đền công mụ. 

NHỮ MẨU - Ây chết! Thưa công tử, thực quả tôi không nhận một xu 
nhỏ nào đâu. 

RÔMÊÔ - Thôi mà, đừng khách sáo nữa. Cứ cầm lấy! 

NHỮ MẪU - Thế chiều nay ư, thưa công tử? Được, được, tiểu thư tôi 
sẽ tới đó. 

RÔMÊÔ - Còn mụ thì hãy đến đợi ở sau tu viện nhé. Nội một tiếng 
đồng hồ nữa, tên hầu của ta sẽ tới đưa cho mụ một cái thang 
dây. Trong bí mật của đêm tối, thang ấy sẽ đưa ta tới tột đỉnh 
của hạnh phúc. Thôi chào mụ. Cứ hết lòng giúp ta, ta sẽ đền 
công xứng đáng. Ta gửi lời chào tiểu thư nhé. 

NHŨ MẪU - Chúa trời ban phước lành cho công tử... A, mà này, 
công tử! 

RÔMÊÔ - Gì đấy, nhũ mẫu thân mến? 


(1) Nỗi vui không có cơ sở thực thế, hạnh phúc dựa trên ảo tưởng. 




RÔMÊÔ VÀ JULIET 


97 


NHŨ MẪU - Anh người nhà của công tử có kín đáo không đấy? Công 
tử chẳng thường nghe nói: muôn giữ được bí mật, chẳng nên có 
đến người thứ ba. 

RÔMÊÔ - Mụ cứ yên tâm. Tên hầu của ta vững như thép luyện. 

NHŨ MẪU - Nếu vậy thì tốt lắm. Cô chủ tôi thật là một tiểu thư yêu 
kiều bực nhất... Trời ơi! Cái ngày mà cô tôi còn là một đứa trẻ 
bi ba bi bô... 0, mà trong thành có một chàng quý tộc tên là 
Parit, cũng rắp ranh giương cung bắn sẻ (1) ; nhưng cô tôi, cô em 
mới ngây thơ thật thà làm sao, cứ trông thấy hắn là như trông 
thấy một con cóc, thật thế, một con cóc, còn hơn phải trông 
thấy hắn. Đôi khi tôi bảo cô tôi rằng tiểu thư với chàng Parit 
xứng đôi vừa lứa lắm, thì cô tôi giận tái người đi. Nói thật với 
công tử, khi nghe thấy tôi nói thế, thì mặt cô tôi cứ bệch ra 
như tờ giây (2) 3 . 

- À mà có phải Rômêô và Rôdơmari {3) cùng bắt đầu bằng 
một chữ cái không nhỉ? 

RỒMÊÔ - Phải, cùng bắt đầu bằng một chữ R. Thế thì sao? 

NHŨ MẪU - Công tử cứ nói đùa! Đó là tên gọi chó thì có; R là để 
cho chó... Không, tôi biết tiếng đó bắt đầu bằng một chữ gì 
khác kia (4) ... Mà cô tôi nói về công tử và hoa Rôdơmari 
những câu hay quá là hay; công tử mà nghe thây thì chắc là 
hả dạ lắm. 

RÔMÊÔ - Nhớ có lời chào tiểu thư hộ ta nhé! 

NHŨ MẪU - Vâng, nghìn vạn lần... Nào Pitơ! 

PITƠ - Có tôi! 

NHŨ MẪU - Đi lên trước đi, nhanh lên (5) . 

Cùng vào 


(1) Nguyên văn: vác dao xung sát. Danh từ thủy chiến. 

(2) Nguyên văn: miếng giẻ. 

(3) Cây mê diệt hương, một giống cây thơm mọc nhiều ở miền Nam châu Ầu, tượng 
trưng cho lòng chung thủy. 

í4) Có ức thuyết là nhũ mẫu định nói chữ arse (mông đít) nhưng ngừng lại kịp. 
Nhũ mẫu không biết chữ, mà chừ R tiếng Anh phát âm là A, nên mới lầm lẫn 
lung tung. Ngữ pháp đương thời gọi chữ R là “chữ chó” (litera canica ) vì đọc uốn 
lưỡi nghe như tiếng gừ. 

(5) Có bản viết: Pitơ, cầm lấy quạt của ta và đi trước đi. 


7 - SECHXPIA 



98 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH V 

Vườn nhà Capiulet 


Juliet ra 

JULIET - Khi sai nhũ mẫu đi thì đồng hồ vừa điểm chín giờ (1) . Mụ 
có hứa là chỉ nửa giờ sẽ về... Hay là không tìm thấy chàng 
chăng... Không có lẽ... Gớm cái mụ tập tễnh! Sứ giả của tình 
yêu phải là những ý nghĩ, vì chúng còn đi nhanh gấp mười ánh 
dương kia khi nó đẩy lui bóng đêm qua những rặng núi mờ. Vì 
vậy cho nên Tình yêu đi nhanh như ngự trên cánh bồ câu, và 
thần Kiupit có đôi cánh lẹ như gió cuốn. Mặt trời hiện giờ đã 
lên tới đỉnh cao nhất của cuộc hành trình ngày hôm nay: từ 
chín giờ tới đúng ngọ đã ba giờ đằng đẵng mà mụ chưa chịu về 
cho. Nếu mụ có tình cảm và bầu máu hôi hổi của tuổi xuân thì 
mụ đã lanh lẹ như quả cầu rồi. Muốn nói gì với người yêu là ta 
tung quả cầu cho chàng, và chàng sẽ tung trả ta ngay. Nhưng 
mấy người già nua này thì cứ như chết rồi! Kềnh càng, chậm 
chạp, nặng nề, và xám ngoẹt như chì... A, mụ về đây rồi! 

Nhũ mẫu và Pitơ ra 

Ư yêu quý của em ơi, chuyện ra làm sao? ư có gặp chàng 
không? ư bảo người hầu của u đi ra đi. 

NHŨ MẪU - Pitơ, chú ra đứng ở ngoài cửa kia. 

Pitơ vào 

JƯLIET - Thế nào, u yêu, u quý... Trời ơi, sao trông u phờ phạc thế? 
Dù cho tin có chẳng lành thì u cũng cứ vui vẻ mà cho em biết 
chứ! Còn nếu là tin vui, thì u chẳng nên dạo cho em nghe một 
bản nhạc du dương với vẻ mặt rười rượi kia. 

NHŨ MẪU - Mệt lử người ra đây... Cho tôi thở đã nào. úi chao, 
xương cốt nhừ cả ra rồi! Gớm, đi một thôi đường dài! 

JƯLIET - Em chỉ mong đổi gân xương của em lấy tin của u... Thôi, 
em xin u đấy, nói đi nào... ư yêu, u quý ơi, nói đi... 


(1> Vậy mà khi gặp Rômêô đã 12 giờ. Có lẽ nhũ mẫu dã mất nhiều thì giờ để điểm 
trang lòe loẹt nên đã khiến Mơkiuxiô phải chế giễu. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


99 


NHỮ MẪU - Giêsuma, lạy Chúa tôi! Sao mà vội vã thế! Cô không 
chờ một tí được sao? Không thấy tôi đang thở chẳng ra hơi 
đây à? 

JƯLIET - Thở chẳng ra hơi mà lại đủ hơi để kêu là thở chẳng ra 
hơi! ư cứ dài lời biện bạch làm gì. Lời biện bạch vì sao u về 
chậm lại còn dài hơn câu chuyện phải nói. Thế nào, tin lành 
hay dữ? ư trả lời đi. Trả lời một tiếng là đủ, còn chi tiết em 
đợi sau cũng được. Nói đi nào: tin lành hay dữ? 

NHỮ MẪU - Em ơi, em chọn lầm rồi, em không biết nhìn người đâu. 
Rômêô ấy à? Không, không được (1) . Mặc dầu diện mạo chàng 
khôi ngô nhất trần dời nhưng... thân hình chàng cũng lại 
chẳng ai ăn đứt. Bàn tay, bàn chân, vóc người... Chẳng có gì 
đáng nói, nhưng... thật quả chẳng ai có thể sánh cùng... Chàng 
chẳng phải là bông hoa của phép lịch sự, nhưng... u cam đoan 
là chàng hiền lành như một chú cừu non... Thôi, em ơi, cứ 
đường em đã chọn mà đi, hết lòng thờ Chúa... Thế nào, ở nhà 
ăn trưa rồi kia à? 

JULIET - Chưa, chưa... Những điều u kể, em biết cả rồi. Nhưng còn 
việc hôn nhân thì sao? Chàng định liệu thế nào về vấn đề ấy? 

NHŨ MẪU - Trời dất ơi, nhức đầu quá! Đầu ơi là đầu! Nó đập thình 
thịch như muốn vỡ ra từng mảnh. Lại còn cái lưng nữa! Ôi trời, 
lưng ơi là lưng! Có gọi là lòng lim dạ sắt mới bắt tôi chạy khắp 
nơi thế này để cho tôi chóng xuống mả! 

JULIET - Ư ơi, thấy u mệt, thật em buồn lắm. ư yêu, u quý ơi, nói 
cho em biết đi, người yêu của em nói thế nào? 

NHŨ MẪU - Người yêu của em nói năng thật đúng là một chàng quý 
tộc trung thực, lễ độ, hiền hậu, lịch sự và có thể nói là đạo đức 
nữa. Mẹ em đâu? 

JULIET - Mẹ em đâu à? Mẹ em trong nhà ấy chứ còn dâu nữa? Ư 
trả lời mới thật lạ: Người yêu của em nói năng như một chàng 
quý tộc trung thực, mẹ em đâu? 

NHỦ MẨU - Đức Mẹ ơi! Sao nóng nảy thế! úi chà, cứ nóng nữa đi! 
Đấy là thuốc cô cho tôi để bóp xương đấy phải không? Thôi, 
bận sau, có công có việc thì chạy lấy! 


(1) Nhũ mẫu nói ỡm ờ trêu chọc. Ớ mấy câu dưới, nhũ mẫu dùng “mặc dầu” và 
“nhưng” để nói những ý không có chút gì là tương phản. 



100 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


JULIET - u lôi thôi lắm!... Thôi nào, u nói đi, chàng Rômêô nói sao? 

NHỮ MẪU - Hôm nay em có được phép đi xưng tội không? 

JƯLIET - Có. 

NHŨ MẪU - Thế thì mau mau đến tu phòng của tu sĩ Lô rân đi, ở 
đó có người chờ, để mà nên vợ nên chồng. Kìa, máu đã dồn 
lên má rồi kìa! Rồi đây, cứ có tin gì thì hai má lại đỏ dừ lên 
cho mà xem. Mau chân đến Nhà thờ đi; ta còn phải đi nẻo 
khác, đi kiếm cái thang cho người yêu của em tối nay trèo 
lên tổ chim. Phải, tôi phải nai lưng ra cho cô vui thú đây, 
nhưng chỉ đêm nay thôi là gánh nặng của cô thì cô gánh lấy. 
Thôi, ta đi ăn trưa đây, còn em thì hãy ba chân bốn cẳng mà 
đến tu viện. 

JULIET - Ba chân bốn cẳng mà di tìm hạnh phúc!... u yêu quý, chào 
u nhé! 


Cùng vào bằng hai nẻo khác nhau 


CẢNH VI 

Tu phòng của tu sĩ Lổrân 


Tu sĩ Lôrân và Rômêô ra 

TU Sĩ LÔ RÂN - Cầu Trời thương cho công việc thành kính của chúng 
ta, để sau này khỏi gây cảnh buồn phiền. 

RÔMÊÔ - A men, a men! Nhưng buồn phiền đến thế nào chăng nữa 
thì một phut ngắn ngủi bên nàng cũng đủ làm tiêu tan. Cha cứ 
làm lễ xe duyên cho chúng con. Sau đó thì dù cái kẻ tàn phá 
tình yêu là thần Chết kia có dám làm gì chăng nữa, con chỉ 
cần được gọi Juliet là của mình, là đã thỏa nguyện. 

TU SĨ - Những cơn hoan lạc dữ dội thường cũng kết thúc một 
cách bạo liệt. Lúc đương đắc chí cũng là lúc hết đời. Như lửa 
và thuốc súng kia, hễ bén nhau là cả hai chẳng còn. Mật 
ngọt mà ngọt quá cũng khiến người ta lợm giọng; ăn nhiều 






RÔMÊÔ VÀ JULIET 


101 


thì hết muôn ăn. Vậy con hãy yêu đương cho có chừng mực, 
có chừng mực mới bền. Hấp tấp quá cũng chậm tđi đích như 
quá lề mề. 


Juliet ra 

- Tiểu thư đến đây rồi. Chao ôi, chân bước nhẹ như vậy mòn 
sao được đá đường đời (1) . Kẻ si tình có thể cưỡi lên sợi tơ mành 
lửng lơ theo gió mùa hạ mà chẳng ngã, vì cái hư ảo của tình 
yêu có nặng được là bao! 

JULIET - Kính chào cha xưng tội của con. 

TƯ Sĩ - Rômêô sẽ nhân danh cả ta và chàng mà đáp lễ (2) . 

JULIET - Con cũng xin chào chàng, nếu không con chẳng xứng được 
chàng đáp lễ. 


Hai người hôn nhau 

RÔMÊÔ - Juliet em ơi, nếu lòng em cũng tràn ngập niềm vui như 
lòng anh, và nếu em diễn tả được niềm vui ấy khéo hơn anh, 
thì em hãy để không khí quanh đây ngát hương thơm hơi thở 
của em, hãy để điệu nhạc của tiếng nói em ca tụng hạnh phúc 
hằng mơ ước, mà chúng ta trao cho nhau trong buổi gặp gỡ quý 
báu này. 

JULIET - Ước mơ đẹp tự nó đã giàu, có cần gì đến lời nói; nó hãnh 
diện về thực chất chứ không về những cái tô điểm bên ngoài. 
Những kẻ còn đếm được của cải của mình thật hãy còn quá 
nghèo nàn. Mối tình chân thật của em lớn đến nỗi giá muốn 
đếm một nửa kho tàng của em, em cũng không đếm nổi. 

TU SĨ - Thôi hãy đi theo ta, việc xong ngay đây thôi. Xin lỗi hai 
con, ta chẳng thể để hai con đứng riêng một mình với nhau 
trước khi Nhà thờ thiêng liêng đã gắn hai người làm một. 

Cùng vào 


{1> Có bản viết: chân bước nhẹ như vậy thì giẫm lên hoa cũng chẳng gẫy. 

(2) Theo phong tục thời đó, khi được phụ nữ chào, người ta đáp lễ bằng một cái 
hôn trên má. 



HÔI BA 


CẢNH I 


Thành Vêrôna, một nơi công cộng 


Mơkiuxiô, Benvôỉiô, một tiểu đồng và một số người ra 

BENVÔLIÔ - Anh Mơkiuxiô ơi, ta về thôi, hôm nay nóng nực, bọn 
nhà Capiulet ra ngoài nhan nhản, gặp chúng không khỏi gây 
lộn đâu. Những ngày nóng bức này, máu dễ sôi lắm. 

MƠKIUXIÔ - Anh thật hệt những thằng cha hễ động đặt chân vào 
quán rượu là quăng gươm xuống bàn nói lớn: Cầu Chúa cho 
tao khỏi phải dùng đến mày , nhưng chỉ vừa cạn đến chén ứiứ 
hai là đã rút gươm ra cà khịa với chủ quán vì những chuyện 
không đâu. 

BENVÔLIỒ - Tôi mà vào loại những thằng cha ấy ư? 

MƠKIUXIÔ - Thôi đi, cái tính hổ mang, hổ lửa của anh còn thua ai ở 
cái đất Ý này nữa; còn ai dễ nổi nóng hơn anh, còn ai sẵn sàng 
nổi nóng hơn anh. 

BENVÔLIÔ - Thế nào kia? 

MƠKIUXIỒ - Phải, cứ có hai thằng cha như anh thì chẳng mấy chốc 
chỉ còn một, vì thằng nọ đã giết thằng kia chết ngoẻo (1) . Anh 
ấy à! Anh có thể cà nhau với một người chỉ vì người ta hơn anh 
hoặc kém anh một sợi râu. Anh có thể gây lộn với một người 
đang ăn hạt dẻ chỉ vì mắt anh màu hạt dẻ: chỉ có mắt anh mới 
giỏi bới lông tìm vết kiếm cớ sinh sự thế thôi chứ! Đầu óc anh 


(I) 


Mơkiuxiô tả lại thói hay gây sự đánh nhau của thanh niên quý tộc thời đó. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


103 


đầy ắp những chuyện để gây sự như một quả trứng đầy ắp lòng 
trắng lòng đỏ, nhưng vì cứ sinh sự va chạm luôn nên đầu óc 
mới lộn tùng phèo như ruột trứng thối. Anh đã từng gây 
chuyện với một người đi đường chỉ vì người ta ho, khiến con 
chó của anh đang ngủ phải thức giấc. Chẳng phải chính anh đã 
kiếm chuyện với một người thợ may chỉ vì chưa đến ngày lễ 
Phục sinh mà anh ta đã mặc áo mới là gì? Chẳng anh thì ai đã 
sinh sự với một người khác chỉ vì giày mới mà anh ta lại buộc 
dây cũ? Thế mà anh còn định lên mặt dạy tôi đừng nên gây 
lộn à? 

BENVÔLIỔ - Tôi mà dễ sinh sự như anh thì bất cứ thằng cha 
nào cũng chỉ mất một giờ mười lăm phút là mua đứt được 
cái đời tôi. 

MƠKIUXIÔ - Bán đứt cái đời anh ư? Cha đời! 

BENVÔLIÔ - Chà, bọn nhà Capiulet kia rồi! 

MƠKIUXIÔ - Chậc, kệ thây chúng. 

Tibàn và một sô' người khác ra 

TIBÂN - Hãy theo sát ta, vì ta sắp nói chuyện với chúng đây. 

Nói với Benvôliô và Mơkỉuxiô 

Chào các quý ông: tôi có một lời muốn nói với một trong hai 
quý ông. 

MƠKIƯXIÔ - Chỉ một lời thôi? Và với một người thôi? Thêm vào cái 
gi cho đủ đôi chứ: cứ cho là một lời với một nhát đi! 

TIBÂN - Tôi rất sẵn sàng nếu quý ông cho tôi dịp tốt. 

MƠKIƯXIÔ - Muốn có dịp tốt thì kiếm lấy, việc gì phải đợi. 

TIBÂN - Mơkiuxiô! Anh với thằng Rômêô hợp điệu lắm... 

MƠKIUXIÔ - Hợp điệu à? Ái chà, anh cho chúng tôi là phường hát 
rong chăng? Được, nếu anh cho chúng tôi là đồ hát rong thì 
anh sẽ được nghe những cung đàn lạc điệu! 

Đặt tay lên chuôi gươm 

Vĩ để kéo đàn đây! Cho anh tha hồ mà nhảy nhót! Chà, hợp 
điệu à? 

BENVÔLIÔ - Chỗ này là nơi người ta đi lại. Ta hãy rút lui vào nơi 



104 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nào vắng vẻ nói chuyện bĩnh tĩnh với nhau hoặc là chia tay 
nhau thôi. Nơi đây, trăm mắt nhìn vào. 

MƠKIUXIÔ - Người ta có mắt để nhìn. Ai muôn nhìn mặc người ta. 
Chẳng ai bắt được tôi đi nơi nào khác. 

TIBÂN - Thôi, chẳng phiền đến quý ông nữa, người (1) của ta đây rồi. 

Rômêô ra 

MƠKIUXIÔ - Người này mà mang chế phục người nhà của quý ông 
thì thật lạ. Có họa là quý ông đi ra trường đấu gươm thì người 
ta sẽ theo sau quý ông ngay. Chỉ với nghĩa ấy, quý ông mới có 
thể gọi anh ta là “người” của quý ông được. 

TIBÂN - Rômêô, lòng yêu (2) của tao đối với mày không cho tao dùng 
chữ nào khác chữ này: Mày là một thằng khốn nạn! 

RÔMÊÔ - Anh Tibân hỡi! Tôi có đủ lý do để yêu mến anh đến nỗi 
chẳng còn lòng nào giận dữ trước lời chào hỏi này. Anh ơi, tôi 
chẳng phải loài khốn nạn đâu. Anh đã chẳng biết rõ tôi, thì 
thôi... Xin chào! 

TIBÂN - Thằng nhãi kia, dù có thế tao cũng không thể tha thứ 
những lời nhục mạ trước đây của mày. Quay lại đây, và rút 
gươm ra. 

RÔMÊÔ - Tôi xin phân bua rằng chưa từng bao giờ tôi nhục mạ anh; 
trái lại, trước khi anh biết vì sao tôi quý mến anh thì anh chưa 
thể hiểu tôi quý anh đến chừng nào. Vậy thì chàng Capiulet 
kia hỡi (tôi quý tên họ này chẳng khác gì tên họ của chính 
tôi)! Xin chàng hãy nguôi giận. 

MƠKIUXIÔ - Thật là cúi mình một cách nhẫn nhục, hèn hạ, bần 
tiện. Lò kiếm kiểu Ý thắng cuộc chăng (3) ? 

Rút gươm khỏi vỏ 

Tibân, thằng săn chuột kia, mày dám nói chuyện riêng với 
tao chăng (4) ? 

TIBÂN - Mày muốn gì? 


(1) Chơi chữ: Man vừa có nghĩa là người, vừa có nghĩa là người hầu. 

(2) Nói mỉa. 

í3) Tibân đánh kiếm kiểu Ý. 

(4) Có bản viết: Mày dám đi chăng? 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


105 


MƠKIƯXIÔ - Thưa ông Chúa Mèo, tôi chỉ xin ông một trong số chín 
vía của ông thôi (1) . Tôi hãy tạm xơi một vía, còn tùy thái độ 
ông sau này đối với tôi thế nào tôi sẽ tha hay thịt nốt tám vía 
kia. Bây giờ mời ông nắm tai kiếm mà rút ra khỏi vỏ, mau kẻo 
kiếm của tôi sát ngay bên tai ông lập tức bây giờ. 

TIBÂN (rút kiếm) - Tôi xin tiếp chuyện ông. 

RÔMÊỒ - Anh Mơkiuxiô, xin anh hãy ngừng tay. 

MƠKIƯXIÔ (nói với Tibân) - Nào, xin tôn ông cho xem đường kiếm 
pátxađô! 


Hai bên đánh nhau 

RÔMÊÔ - Anh Benvôliô, hãy rút kiếm ra, ta phải ngăn họ lại. Này 
hai ông ơi, thật xấu hổ, xin hai ông đừng phạm luật thế! 
Tibân! Mơkiuxiô! Vương chủ đã nghiêm cấm không dược xung 
đột trong đường phô" thành Vêrôna kia mà! Thôi nào, Tibân! 
Mơkiuxiô hiền huynh! 

Rômêô giơ kiếm ngăn hai người. Tibân luồn kiếm dưới 
cánh tay Rômêô đâm trúng Mơkiuxiô rồi cùng thủ hạ bỏ chạy. 

MƠKIƯXIÔ - Ta trúng thương rồi... Hai họ chết tiệt nhà các anh!... 
Ta hết đời rồi! Thằng đó đi rồi à? Chẳng bị vết nào ư? 

BENVÔLIÔ - Anh ơi, anh bị thương sao? 

MƠKIƯXIÔ - Phải, phải, sầy da một chút thôi. Chà! Thế cũng quá đủ 
rồi. Tên hầu của ta đâu, đi kiếm thầy thuốc mau. 

Người hầu vào 

RỔMÊÔ - Can đảm lên anh! Chắc vết thương cũng không đến 
nỗi nặng. 

MƠKIUXIÔ - Không, vết thương đâu đến nỗi sâu như miệng giếng, 
mà cũng chẳng thể to bằng cửa nhà thờ. Nhưng thế cũng đủ 
lắm rồi, đủ hiệu quả rồi: mai mời anh lại thăm tôi, anh sẽ thấy 
tôi nghiêm trang như nấm mộ. Tôi hết nợ thế giới này rồi... 
Hai họ chết tiệt nhà các anh!... Mẹ cha đời! Một con chó, một 
con chuột, một con chuột nhắt, một con mèo, mà cào người ta 
chết được à?... Một thằng du côn, một thằng khốn nạn, một 


(1) Thời đó dị đoan cho là mèo có chín vía nên sống dai. 



106 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


thằng bần tiện, đánh kiếm mà chi li tính toán như người cộng 
sổ... Tại sao anh lại xông vào giữa thế? Nó luồn kiếm dưới 
cánh tay anh mà đâm tôi đấy. 

RÔMÊÔ - Tôi ngỡ can ra là phải. 

MƠKIUXIÔ - Benvôliô, đưa tôi vào một cái nhà nào nghỉ tạm, không 
tôi sắp chết đi đây... Hai họ chết tiệt nhà các anh!... Vì hai họ 
nhà các anh mà thịt tôi sẽ nuôi béo dòi bọ đây... Tôi bị với nó 
rồi, bị thật rồi... A, hai họ nhà các anh!... 

Benvôliô đỡ Mơkiuxiô uào 

RÔMÊÔ - Thế là vì ta mà chàng thanh niên quý tộc này, thân thích 
của vương chủ, bạn chí thân của ta, đã bị trọng thương; danh 
dự của ta bị Tibân bôi nhọ, Tibân mà từ một tiếng đồng hồ đã 
là biểu huynh của ta... ôi, nàng Juliet yêu kiều, sắc đẹp của 
nàng đã làm ta mềm yếu như phụ nữ, đã làm nhụt chí khí rắn 
như thép của ta. 


Benuôliô lại ra 

BENVÔLIÔ - Rồmêô, anh Rômêô! Chàng Mơkiuxiô dũng cảm đã 
không còn nữa. Anh linh của chàng đã sớm cợt giễu chôn trần 
thế này, mà về nơi thượng giới. 

RÔMÊÔ - Số mệnh ảm đạm của ngày hôm nay sẽ còn trĩu nặng lên 
những ngày sắp tới. Đau thương mới chỉ bắt đầu. Phải bao 
ngày nữa nó mới chấm dứt. 

Tibân ra 

BENVÔLIÔ - Thằng Tibân điên khùng lại trở lại kia. 

RÔMÊÔ - Nó trở lại, và dương dương tự đắc! Còn Mơkiuxiô thì chết 
uổng mạng sao! Hỡi Độ lượng hiền từ, ngươi hãy quay trở về 
thượng giới, còn ngươi, Thịnh nộ có đồi mắt lửa, hãy vạch 
dường chỉ lối cho ta đi! Tibân, ta trả lại ngươi chữ thăng khốn 
mà ngươi tặng ta lúc nãy. Hồn Mơkiuxiô còn vơ vẩn trên đây, 
chờ đợi hồn ngươi cùng đi. Hoặc ngươi, hoặc ta, hoặc cả ngươi 
và ta, sẽ phải đi theo chàng. 

TIBÂN - Oắt con, mày là bạn nó, thì mày sẽ đi theo nó. 

RÔMÊÔ (rút gươm) - Cái này sẽ quyết định điều đó. 


Hai bên đánh nhau. Tibân ngã 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


107 


BENVÔLIÔ - Rômêô! Trôn mau. Hàng phố đổ ra rồi, Tibân đã 
bị tử thương... Đừng đứng ngẩn ra đó nữa... Anh mà bị bắt 
thì thế nào cũng bị vương chủ kết tội tử hình. Thôi, trôín 
mau đi! 

RÔMÊÔ - Than ôi! Ta chỉ là trò chơi của sô" mệnh. 

BENVÔLIÔ - Anh còn đứng đấy làm gì? 

Rômèô vào. Một đám đông công dẫn cầm khí giới ra 

CÔNG DÂN THỮ NHẤT - Kẻ giết Mơkiuxiô chạy đằng nào rồi? Tên 
sát nhân Tibân chạy ngả nào? 

BENVÔLIỒ - Tibân nằm đây này. 

CÔNG DÂN THỨ NHẤT - Dậy đi theo ta mau: nhân danh vương chủ 
ta bắt ngươi tuân lệnh. 

Vương chủ, tùy tùng, Montaghiu, Capiulet, 
hai phu nhân và một số người khác ra 

VƯƠNG CHỦ - Quân khốn kiếp nào đã gây ra chuyện đánh lộn này? 

BENVÔLIÔ - Thưa chúa công, thần có thể trình bày cặn kẽ tất cả 
câu chuyện thương tâm này. Người nằm đây, sau khi đã sát hại 
thân thích của chúa công là chàng Mơkiuxiô dũng cảm, đã chết 
dưới tay Rômêô. 

CAPIULET PHU NHÂN (cúi xuống thây chết ) - Trời ơi, Tibân cháu tôi! 
Con đẻ rứt ruột của anh tôi!... Thưa chúa công!... Tướng công 
ơi!... Máu thân thích ruột thịt của tôi đã đổ!... Xin chúa công 
minh xét, bắt nhà Montaghiu phải lấy máu đền tội. Ôi cháu ơi, 
cháu ơi! 

VƯƠNG CHỦ - Benvôliô, ai đã gây ra chuyện đổ máu này? 

BENVÔLIÔ - Thưa, chính là Tibân, hiện nằm chết ở đây, do Rômêô 
hạ thủ. Rômêô đã hết lời tỏ bày cùng y rằng chuyện bất hòa 
thật là nhỏ nhặt, và van nài y hãy coi chừng cơn lôi đình của 
chúa công... Lời nói ôn hòa, vẻ mặt bình tĩnh, thái độ khiêm 
tốn ấy đã không làm Tibân bớt giận dữ điên cuồng; trước mọi 
lời cầu hòa, y làm ngây giả điếc, và rút ngay kiếm chĩa vào 
ngực chàng Mơkiuxiô anh dũng. Mơkiuxiô cũng nổi nóng 
chẳng kém, rút kiếm ra quyết một trận thư hùng. Với vẻ 



108 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


khinh thường đầy dũng cảm, một tay (1) chàng gạt lưỡi thép 
lạnh ngắt tử khí, một tay đánh trả lại Tibân, Tibân cũng 
lanh tay trả miếng. Rômêô vội kêu lên: Các bạn ơi, thôi đi\ 
Tay đưa lanh hơn miệng nói, chàng gạt mũi kiếm của họ 
xuống và xông vào giữa; thế là luồn dưới cánh tay Rômêô, 
một mũi kiếm hiểm độc của Tibân đâm tử thương chàng 
Mơkiuxiô hăng hái. Tibân chạy trốn, nhưng rồi lại quay trở 
lại tìm Rômêô, và Rômêô lúc đó cũng đang bừng bừng lửa 
hận. Họ xô vào nhau nhanh như ánh chớp; trước khi thần kịp 
rút kiếm can ngăn thì Tibân đã hết kiếp. Tibân ngã xuống, 
Rômêô trở mình chạy trốn. Sự thực là vậy, nếu thần nói sai, 
xin cam tội chết. 

CAPIƯLET PHU NHÂN (chỉ Benvôliô ) - Hắn là thân thích nhà 
Montaghiu. Hắn vì tình họ hàng mà gian dôi; hắn không nói 
đúng sự thật. Bọn chúng có tới hai chục tên dúng tay vào tội 
ác này, hai chục tên xúm vào mới giết nổi một người. Thần 
xin chúa công minh xét. Rômêô đã giết Tibân, Rômêô phải 
đền mạng. 

VƯƠNG CHỦ - Rômêô đã giết Tibân, nhưng Tibân đã giết Mơkiuxiô: 
ai đền cho ta tính mạng người thân? 

MONTAGHIƯ - Không thể là Rômêô, thưa chúa công, vì con thần và 
Mơkiuxiô là bạn chí thân. Lỗi của Rômêô chỉ là đã thay bàn 
tay công lý mà chấm dứt đời Tibân. 

VƯƠNG CHỦ - Vì tội này, ta ra lệnh phát lưu y lập tức. Đến cả ta 
cũng là nạn nhân của mối thù giữa các ngươi; vì các ngươi 
chém giết nhau nên máu thân thích của ta đã chảy. Nhưng ta 
sẽ bắt các ngươi chịu một trừng phạt nặng đến nỗi các ngươi 
sẽ phải hối hận vì đã làm ta đau khổ. Đừng van xin, đừng tạ 
lỗi; tội này không thể lấy nước mắt hoặc lời khẩn cầu mà 
chuộc lại được; vậy thì đừng khóc lóc van nài. Rômêô hãy 
mau mau rời khỏi nơi đây; giờ nào người ta thấy hắn ở chốn 
này, giờ đó sẽ là giờ cuối cùng của đời hắn. Mang cái xác này 
đi, và tuân theo lệnh ta. Dung thứ cho kẻ giết người cũng như 
giết người vậy. 

Tất cả vào 


(1) Lúc đánh nhau, hai người một tay cầm kiếm, một tay cầm dao găm. 



RÔMÊÔ VÀ JƯLIET 


109 


CẢNH II 

Trong nhà Capiulet 


Juliet ra 

JULIET - Hỡi bầy tuấn mã móng như bốc lửa, hãy phi nhanh về 
động phủ của thần Mặt Trời. Giá phải tay chàng đánh xe 
Phêtôn (1) thì chậc chàng đã ra roi đưa các ngươi về đến phương 
Tây, khiến đêm tối đến ngay tức khắc. Hỡi đêm tối dành cho 
tình yêu, hãy giăng tấm màn của ngươi ra, để vừng ô (2) kia 
nhắm mắt lại, và để chàng Rômêô tới nằm gọn trong đôi cánh 
tay này, không ai biết, không ai hay!... Để tiến hành những 
nghi lễ của tình yêu, những người yêu nhau không cần ánh 
sáng nào khác hơn là vẻ đẹp của nhau; vả chăng, nếu thần Ái 
tình mù quáng, thì bóng đêm lại càng thích hợp... Nào, hỡi 
Đêm tôi trang trọng, hỡi bà tiên mặc áo đen tuyền, bà hãy dạy 
em làm sao vừa thua vừa được ván bài mà tiền đặt cuộc là đôi 
tấm lòng trinh bạch. Bà hãy lấy tấm khăn choàng của bà che 
cho đôi gò má đỏ bừng của em, cho tới khi nào tình yêu đã 
khỏi ngỡ ngàng rụt rè và chỉ còn thấy sự trinh khiết trong việc 
đôi lứa yêu nhau. Nào, hỡi Đêm tối, hãy lại đây. Rômêô anh, 
hãy lại với em! Anh là ánh dương trong đêm tối, vì anh sẽ nằm 
trên đôi cánh của Đêm, trắng ngần hơn tuyết đọng trên lưng 
quạ. Nào hỡi Đêm hiền dịu, hỡi nàng tiên trìu mến có đôi mày 
đen láy, hãy mang lại cho em chàng Rômêô của em. Và khi 
chàng chết, hãy cắt xương thịt chàng ra thành muôn vàn ngôi 
sao bé nhỏ; chàng sẽ làm cho bầu trời tươi đẹp đến nỗi trần 
gian ai cũng sẽ say sưa đêm tối mà thờ ơ với ánh dương rạng 
rỡ... Ôi, ta đã mua được động phủ của tình yêu mà chưa được 
tới ở; thân này đã bán mà còn chưa được trao cho kẻ mua. 


U) Trong thần thoại Hy-La, Phêtôn là con thần Mặt Trời. Một hôm đòi cha cho 
cầm cương Xe Mặt Trời, suýt làm cháy cả Vũ Trụ. 

(2) Các bản chỗ này viết khác nhau; “runaivays” (những kẻ lang thang); rumour 
(dư luận); rude day (ánh sáng ban ngày gay gắt). Chúng tôi tạm dịch theo một 
ức thuyết. 



110 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Ngày hôm nay lê thê buồn tẻ, như đêm giao thừa mãi chưa hết 
đối với em nhỏ đang nóng lòng được mặc áo mới. A! Nhũ mẫu 
đây rồi... 

Nhủ mẫu vào, mang theo thang dây 

... Nhũ mẫu mang tin lại kia. Tiếng ai nói đến tên Rômêô 
cũng êm ái như từ thiên đường vẳng tới... Thế nào, u, có tin 
gì mới không? Ư cầm gì đấy! Thang dây Rômêô dặn mang 
phải không? 

NHŨ MẪU - Phải, thang dây đây. 

Ném phịch thang xuống đất 

JULIET - Trời ơi! Tin lành dữ thế nào? Sao coi bộ u rầu rĩ làm vậy? 

NHŨ MẪU - Thương thay! Chàng chết rồi, chết thật rồi. Tiểu thư ơi, 
chúng ta tuyệt hy vọng rồi, tuyệt mọi hy vọng rồi! Ngày hôm 
nay là ngày gì mà thảm thương làm vậy! Chàng mất rồi, bị 
giết rồi! Chết rồi! 

JULIET - Trời, già cay độc thế sao? 

NHŨ MẪU - Rômêô chứ trời nào... ôi Rômêô, Rômêô! Ai mà ngờ 
được! Ôi Rômêô! 

JULIET - u là ma quỷ hay sao mà hành tội em thế? Cực hình 
này làm cho kẻ chịu tội nơi địa ngục cũng phải rên la. Phải 
chăng Rômêô đã tự tử? u chỉ trả lời một chữ phải cũng đủ 
khiến em chết mau hơn là bị cái nhìn của con badilích (1) ; 
em chẳng thể sông được nếu mắt chàng Rômêô quả đã 
nhắm nghiền. Chàng chết hay sông? Ư trả lời đi. Chỉ một 
lời của u sẽ quyết định em được hưởng hạnh phúc hay phải 
chịu đau khổ. 

NHŨ MẪU - Tôi trông thấy vết thương, chính mắt tôi đã trông thấy 
vết thương... Lạy Chúa cứu thế!... Ngay trên lồng ngực hùng 
tráng của chàng... Một cái xác thảm thương, một cái xác thảm 
thương đẫm máu, nhợt nhạt như tro, máu me bê bết... Tôi 
trông thấy mà sợ chết ngất đi. 

JULIET - Tim ta ơi, hãy tan vỡ đi! Ngươi đã chẳng trả được nợ tình 
thì hãy tan nát đi. Đôi mắt ta ơi, hãy vào nơi tù ngục, đừng 


(1> Một quái vật hoang đường, chỉ nhìn vào ai cũng khiến người ta chết. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


111 


ngắm nhìn tự do nữa! Cái xác thịt bằng bùn đất này, hãy quay 
trở về với bùn đất; thôi đừng cựa quậy nữa, hãy xuống nằm 
chung với Rômêô một nấm mộ. 

NHŨ MẪU - Ôi Tibân, Tibân, người bạn quý nhất đời của tôi! Chàng 
Tibân lịch sự! Con người phong lưu tài đức! Sao ta lại phải 
sống để trông thấy chàng chết! 

JULIET - Cơn dông bão nào thổi xuôi rồi lại thổi ngược vậy? Rômêô 
bị giết, và Tibân cũng chết rồi chăng? Ôi biểu huynh thân yêu; 
ôi phu quân thân yêu bội phần! Nếu quả vậy thì tiếng kèn 
khủng khiếp của ngày tận thế hãy nổi lên đi! Hai người ấy đã 
chết thì còn ai là kẻ sống nữa? 

NHŨ MẪU - Tibân đã chết, còn Rômêô thì bị phát lưu. Rômêô đã 
giết Tibân và bị tội đày biệt xứ! 

JULIET - Trời ơi! Chính bàn tay Rômêô đã hoen máu Tibân sao? 

NHŨ MẨU - Chính vậy! Than ôi, chính vậy! 

JULIET - Ôi, tim rắn độc ẩn dưới mặt hoa! Có khi nào giông ác long 
lại ẩn nơi động phủ huy hoàng làm vậy! Ôi, quân cường bạo mà 
sao dễ thương, giống quỷ ma mà đẹp tựa thiên thần! Quạ đen 
nấp dưới cánh bồ câu, cừu non mà hung ác hơn sói dữ! Tâm 
hồn đê tiện trong một hình hài phong nhã! Ngoài trong trái 
ngược hoàn toàn. Phong thái thần tiên mà tội đáng đày nơi 
hỏa ngục, kẻ thất phu mà cốt cách hào hoa!... Ôi Hóa công, 
Người định bày trò ma quái gì mà cho tâm hồn giông ác quỷ 
vào ẩn trong mảnh thịt da tươi đẹp tựa thiên đường? Có cuốn 
sách nào bìa gáy trang nhã mà trong ruột chép toàn chuyện 
xấu xa như vậy? Oi, sao lòng xảo quyệt lại được ngự nơi cung 
điện quá huy hoàng? 

NHŨ MẪU - Tin gì được ở bọn đàn ông, họ có lương tâm, danh dự gì 
đâu. Toàn là những kẻ thề thốt gian dối, giở mặt như giở bàn 
tay, một lũ chẳng ra gì, thuần là quân giả đạo đức... Tên hầu 
của ta đâu rồi? Cho cốc rượu mạnh đây. Buồn giận đau khổ làm 
ta già đi. Sỉ nhục thay cho Rômêô! 

JƯLIET - Mụ nguyền rủa thế thì lưỡi sưng phỏng lên bây giờ đấy! 
Chàng sinh ra có phải để chịu sỉ nhục đâu. Sỉ nhục đâu dám 
xâm phạm tới chàng, vì vừng trán chàng là ngai vàng của 
danh dự, vị chúa tể độc nhất trên thế gian này. Ôi, ta mà cũng 
nhục mạ chàng thì họa có là loài cầm thú! 



112 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


NHŨ MẪU - Tiểu thư tán dương kẻ đã giết anh tiểu thư đó phải 
không? 

JULIET - Tôi lại đi nói xấu chồng tôi sao? Than ôi! Phu quân đáng 
thương của em, em mới là vợ chàng được ba tiếng đồng hồ mà 
đã lăng nhục chàng thì còn miệng lưỡi nào ca ngợi chàng nữa? 
Thế nhưng, hỡi kẻ tàn ác kia, sao ngươi lại giết biểu huynh 
ta?... Vì tên anh họ hung bạo của ta định giết chồng ta... Thôi, 
hai hàng lệ ngu dại kia đừng tuôn rơi nữa. Những giọt châu đó 
để hiến cho đau khổ, các ngươi đã lầm mà dem tặng nỗi hân 
hoan. Chồng ta còn sống, chồng ta mà tên Tibân định hại. 
Tibân, tên định giết chồng ta, đã chết. Thật là vui sướng... Thế 
sao ta lại khóc nhỉ?... Thương thay, cõi lòng ta đã chết chỉ vì 
một chữ, một chữ còn ghê gớm hơn cái chết của Tibân. Ta 
muôn quên nó đi, nhưng nó trĩu nặng trên tâm trí ta như tội ác 
trĩu nặng trên lương tâm người có tội. Tibân chết, và Rômêô bị 
đàyĩ Bị đày\ Chỉ một chữ ấy cũng ngang một vạn mạng Tibân. 
Một mình Tibân chết cũng đủ đau đớn rồi; hay nếu họa vô đơn 
chí và chuyện đau buồn thường phải kéo tới hàng đàn, thì sao 
nhũ mẫu đã không nói với ta: “Cả cha cô củng chết!” hoặc “Cả 
mẹ cô củng chếtỉ” hoặc “Cả cha lẫn mẹ cô đều đã chết’*! Nhận 
tin ấy, ta sẽ khóc than như thế thường. Nhưng sau khi Tibân 
chết, mà tiếp ngay tin Rômêô bị đày thì khác nào giết một lúc 
cả cha, cả mẹ, cả Tibân, cả Rômêô, cả Juliet. Rômêô bị đàyl 
Cái đau đớn giết người trong tin ấy, thật không cùng, không 
hạn, không lấy chi mà đo, mà định được. Không lời nói nào 
diễn tả được nó... Ư ơi, hai thân em đâu? 

NHŨ MẪU - Tướng công và phu nhân đang than khóc trên thi hài 
Tibân. Tiểu thư có muốn tới không? Tôi sẽ dẫn đến. 

JULIET - Để hai thân em nhỏ lệ trên những vết thương của anh em. 
Nước mắt của em dể dành cho Rômêô, khi nước mắt của hai 
người đã khô cạn. Ư nhặt thang dây này lên. Tội nghiệp cái 
thang, ngươi cũng bị thất vọng như ta vì Rômêô bị đi đày. 
Rômêô định dùng ngươi làm đường dẫn đến phòng ta; nhưng 
tấm thân trinh nữ này đến thác cũng chỉ là gái góa còn trinh. 
Thôi, thang ơi, u ơi! Tôi đi vào giường cưới của tôi đây: tấm 
thân trinh bạch của tôi sẽ không trao tặng chàng Rômêô mà 
sẽ vào tay thần Chết. 

NHŨ MẪU - Em cứ vào buồng đi. Ư đi tìm Rômêô đến an ủi em... 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


113 


ư biết chàng ở đâu rồi... Em cứ yên tâm, đêm nay Rômêô sẽ 
lại. ư đi tìm chàng đây... Chàng trốn trong tu phòng của tu 
sĩ Lôrân. 

JULIET - Ôi! Thế thì u hãy đi tìm chàng đi. Đưa chiếc nhẫn này 
cho chàng hiệp sĩ trung thành của em, và bảo chàng hãy tới 
cùng em vĩnh biệt. 


CẢNH III 

Tu phòng của tu sĩ Lôrân 


Tu sĩ ra 

Tư SĨ - Rômêô, lại đây con; tội nghiệp cho con, tài đức của con 
khiến đau khổ cũng phải mê say, và tai họa đã đến với con như 
vợ đến với chồng. 

RÔMÊÔ - Có tin gì, thưa cha? Vương chủ đã tuyên án thế nào? Nỗi 
đau khổ nào muốn đến với con, mà con chưa biết? 

TƯ SĨ - Con yêu của ta đã quá quen thuộc với những cảnh ngộ trớ 
trêu rồi. Để ta cho con biết bản án của vương chủ. 

RÔMÊÔ - Còn án nào khoan hồng hơn án tử hình được? 

TƯ SĨ - Người đã tuyên một án đỡ nghiêm khắc hơn: không phải tử 
hình mà là đày biệt xứ. 

RÔMÊÔ - Trời ơi! Đày biệt xứ! Cha ơi, cha hãy thương con mà nói là 
án tử hình đi! Đi đày còn ghê gớm hơn là chết! Cha ơi, đừng 
nói con phải đi đày! 

TƯ SĨ - Con ơi, từ nay, con phải rời bỏ thành Vêrôna. Hãy can đảm 
lên. Thế giới rộng lắm. 

RÔMÊÔ - Ngoài thành Vêrôna chẳng còn thế giới nào khác: chỗ nào 
cũng chỉ là nơi chịu đau khổ, chịu nhục hình, chỗ nào cũng chỉ 
là địa ngục. Bị trục xuất khỏi nơi đây là bị trục xuất khỏi trần 
gian, và rời khỏi trần gian là vào cõi chết. Tội đồ chỉ là tội 
chết trá hình. Cha gọi cái chết là tội đồ, chẳng qua cũng như 


8 - SECHXPÍẠ 



114 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cha cầm một cái riu bằng vàng mà chặt đầu con, và mỉm cười 
khi giáng xuống lưỡi búa chấm dứt đời con. 

TU Sĩ - Ôi, thực là tội lỗi đáng chết! Thực là vong ân một cách phũ 
phàng! Theo luật thì tội con đáng chết, nhưng vương chủ bênh 
con mà gác luật pháp ra một bên. Đáng lẽ phải chết thì con chỉ 
phải đi đày. Thật là ơn trời bể, mà con không thấy. 

RÔMÊỔ - Cha ơi, thế không phải thương con, mà là hành tội con 
đó! Thiên đường chính là nơi đây, nơi có nàng Julỉet: mèo, chó, 
chuột, cho tới những sinh vật ti tiện nhất, đều được sống trong 
thiên đường này và được chiêm ngưỡng dung nhan nàng Juliet, 
nhưng Rômêô thì không được quyền đó. Giông ruồi nhặng nơi 
đông rác còn được hưởng nhiều quyền lợi, vinh dự hơn Rômêô; 
chúng có thể phạm tới đôi tay trắng ngần của nàng, chúng có 
thể đánh cắp hạnh phúc vô vàn trên môi nàng, đôi môi trinh 
bạch, lúc nào cũng đỏ hồng như thẹn thùng vì e rằng tự hôn 
nhau như vậy là phạm tội. Vậy mà Rômêô thì không được làm 
thế! Vì Rômêô đã bị đày. Giống ruồi nhặng đến được, mà con 
thì bị xua đi. Vậy mà cha bảo con rằng đi đày không phải là 
chết! Cha ơi, cha không có thuốc độc, dao sắc, không có cách gì 
giết con nhạy hơn cái chữ đi đày này chăng? Cha ơi, chúng 
sinh bị hành tội nơi địa ngục nghe thấy chữ ấy cũng phải thét 
lên ai oán. Cha là người tu hành, người cha xưng tội và rửa tội 
cho con, người tự xưng là bạn của con, sao cha đang tâm xé nát 
lòng con bằng chữ đó? 

TƯ SĨ - Kẻ điên rồ kia, hãy nghe ta đây... 

RÔMÊÔ - Cha lại nói đến chuyện đi đày chứ gì... 

TU SĨ - Ta sẽ cho con áo giáp để phòng hai chữ đó; triết lý, dòng 
sữa ngọt của nỗi gian truân, sẽ an ủi con trong cảnh đi đày. 

RÔMÊỒ - Lại chuyện đi đày! Xin cha hãy cất triết lý đi! Nếu 
triết lý không tạo ra được một nàng Juliet, không di chuyển 
được một thành phô", không lật lại được bản án của một vị 
vương chủ thì triết lý thật là vô dụng; cha đừng nói đến 
triết lý nữa. 

TU SĨ - Thôi, ta biết rồi, kẻ điên dại làm gì có tai... 

RÔMÊÔ - Họ có tai sao được khi người khôn ngoan không có mắt... 

TƯ SĨ - Hãy để ta cùng con bàn về tình cảnh con hiện nay. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


115 


RÔMÊÔ - Cha bàn sao được về những điều cha không cảm thấy. 
Nếu cha cũng đang độ tuổi xuân như con, nếu Juliet là 
người yêu của cha, nếu chỉ một giờ sau khi cưới nàng cha 
đã giết Tibân, nếu cha cũng yêu say đắm như con rồi cũng 
bị đày biệt xứ như con, thì lúc đó cha có thể bàn, cha có 
thể, như con đây, vò đầu bứt tóc và lăn xuô'ng đất mà đo 
huyệt chôn mình. 

Có tiếng gõ cửa 

TƯ SĨ - Dậy ngay... Có tiếng gõ cửa. Rômêô con, hãy tìm chỗ ẩn mình. 

RÔMÊÔ - Con chẳng đi trốn đâu cả... Trừ phi lời than thở của con 
biến thành mây mù che phủ cho con khỏi mọi con mắt tìm tòi. 

Lại có tiếng gô 

TU SĨ - Nghe đấy, họ gõ cửa gấp chưa kìa!... Ai đấy?... Rômêô, dậy 
đi, người ta đến bắt con dó... Ai đó, chờ một chút nào... Dậy đi, 
tới thư phòng của ta mà nấp... 

Lại có tiếng gõ 

Chờ một chút... Trời ơi, thật điên rồ chưa!... 

Lại cổ tiếng gô 

Tôi ra đây, tôi ra đây. Ai mà gõ gớm thế? Người ở đâu tới? 
Có việc gì? 

NHỮ MẨU (đứng trong nói ra) - Cho tôi vào thì sẽ biết. Tiểu thư 
Juliet sai tôi đến đây. 

TU SĨ - Nếu vậy thì xin mời vào. 

Nhủ mẫu ra 

NHŨ MẪU - Ôi tu sĩ đạo cao đức trọng! Xin người cho tôi biết phu 
quân của tiểu thư tôi đâu? Rômêô công tử đâu? 

TU SĨ - Đây, nằm lăn dưới đất đây này, đang say sưa với dòng lệ. 

NHỮ MẪU - Ôi, cũng như tiểu thư tôi vậy, cũng hệt như tiểu thư 
tôi vậy. 

TU SĨ - Thương thay cùng cảnh đoạn trường! 

NHŨ MẪU - Tiểu thư tôi cũng lăn khóc như vậy đó, khóc rồi lại 
than, than rồi lại khóc... Nhưng này hãy dậy đi công tử! Nếu 
công tử là bậc trượng phu thì hãy dậy đi. Vì tiểu thư Juliet, 
công tử hãy dậy nào! Đứng lên! Sao công tử lại quá tuyệt 
vọng thế? 



116 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


RÔMÊÔ - Ôi, nhũ mẫu! 

NHŨ MẪU - Ôi, công tử! Ôi, công tử!... Chết là chấm dứt mọi sự. 

RÔMÊÔ - ư nói về tiểu thư dó sao? Hiện nay nàng thế nào? Hẳn 
nàng coi ta là một kẻ giết người không ghê tay, vì ta đã làm 
nhơ hạnh phúc chớm nở của đôi lứa chúng ta bằng máu người 
thân thích? Nàng ở đâu hiện nay? Nàng khỏe yếu thế nào? 
Người vợ thầm kín của ta nghĩ gì về mối tình của chúng ta từ 
nay đứt đoạn? 

NHỮ MẪU - Thưa công tử, tiểu thư chẳng nói gì, tiểu thư chỉ khóc. 
Hết nằm vật xuống giường lại vùng ngồi dậy, rồi gọi Tibân, rồi 
gọi tên Rômêô mà khóc, rồi lại nằm vật xuốhg. 

RÔMÊÔ - Như thể cái tên này, từ một nòng súng sát nhân nào bắn 
ra, đã giết nàng; cũng như cái bàn tay đáng nguyền rủa mang 
tên đó đã giết người thân thích của nàng!... Cha hãy cho con 
biết cái tên ấy nằm ở chỗ xấu xa nào trong cơ thể con; cha hãy 
nói đi, để con phá tan cái sào huyệt khốh nạn đó đi. 

Rút dao găm ra 

TU Sĩ - Hãy dừng bàn tay tuyệt vọng kia lại. Con có phải đường 
đường một đấng nam nhi không? Thật bề ngoài là trang nam 
tử mà than khóc như kẻ nữ nhi, và hành động điên cuồng như 
giông súc sinh. Hình dáng trượng phu mà lòng dạ như một mụ 
đàn bà tầm thường; vừa là đàn ông, vừa là đàn bà, thật đúng 
một con quái vật. Ôi, con quả đã làm ta kinh ngạc! Hỡi Chúa, 
ta tưởng con là con người gang thép hơn thế kia dấy. Thế nào, 
con giết Tibân để rồi nay lại muốn tự tay mình giết mình ư? 
Và con phạm tội ác đối với con như thế để giết cả người thiếu 
nữ chỉ sông vì con ư? Tại sao con lại nặng lời trách cha sinh 
mẹ đẻ, trách trời, trách đất? Dòng máu mẹ cha, trời, đất, đã 
tạo ra con đó, tạo ra cái hình hài mà con muôn hủy hoại. Trời! 
Hổ thẹn thay cho vẻ người tuấn tú, cho mối tình sâu xa, cho trí 
thông minh sắc sảo. Con chẳng khác nào những quân cho vay 
hút máu, của cải có thừa mà chẳng biết dùng làm gì cho xứng 
với người, với tình, với trí! Cái hình dung tuấn tú kia chỉ là 
tượng đất, trong lòng chẳng có chút gì là dũng khí nam nhi! 
Mối tình chỉ non thề biển kia chẳng qua là chuyện dối trá lọc 
lừa, thề thốt yêu đương ngay đấy rồi lại đang tâm sát hại ngay 
đấy! Còn cái thông minh tài trí kia, đáng lẽ để tô điểm thêm 
cho vẻ người trang nhã, cho mối tình keo sơn, thì rút cục chỉ 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


117 


dẫn cả người lẫn tình vào con đường lầm lạc. Khác nào như 
thuốc súng trong bao đạn của một anh lính vụng về, tài trí này 
đáng lẽ dùng để bảo vệ con thì con đã dốt nát làm cho bốc 
cháy khiến cho xương thịt tan tành! Thôi nào, dậy đi! Juliet, 
nàng Juliet mà con muốn hiến dâng tính mệnh, nàng Juliet 
còn sống, việc đó không khiến con sung sướng sao? Tibân muôn 
giết con, nhưng chính con lại giết được Tibân, việc đó cũng 
chẳng khiến con sung sướng sao? Luật pháp đáng lẽ bắt con 
phải chết, lại trở thành người bạn con và đổi án tử hình thành 
án biệt xứ, đó chẳng phải là hạnh phúc cho con sao? May mắn 
rơi xuống đầu con như mưa rào, hạnh phúc cười với con trong 
bộ cánh đẹp nhất, vậy mà như một cô ả được chiều quá hóa hư, 
con dè bỉu cả hạnh phúc lẫn tình yêu... Coi chừng! Hãy coi 
chừng! Những người như thế sẽ chết khốn chết nạn đấy. Thôi, 
đi mà tìm người yêu như đã hẹn ước; vào nơi khuê phòng mà 
an ủi nàng. Nhưng nhớ chia tay nhau trước giờ đặt gác, vì tới 
giờ đó thì con không đi Mantua được đâu. Con sẽ phải đợi ở 
thành đó cho tới khi có thể tuyên bố việc hôn nhân của hai 
con, giải hòa hai họ, xin vương chủ ân xá và gọi con về. Khi đi 
con khổ một phần, thì khỉ về con sẽ sung sướng nghìn, vạn, ức 
lần... Nhũ mẫu hãy đi trước đi. Ta gửi lời chào tiểu thư. Nhũ 
mẫu hãy dặn tiểu thư cho người nhà đi ngủ sớm. Việc đau buồn 
này chắc đã khiến họ đều mỏi mệt muốn đi nghỉ cả. Rômêc sẽ 
tới ngay. 

NHŨ MẨU - Lạy Chúa, giá cứ ở đây cả đêm mà nghe người dạy 
bảo cũng được! Úi chao, thật là người học rộng biết nhiều 
cũng có khác!... Thưa công tử, tôi sẽ báo với tiểu thư là công 
tử sẽ đến. 

RÔMÊÔ - ừ, u đi đi, và nói với tiểu thư hãy cứ sẵn sàng câu mắng. 

NHŨ MẪU - Đây là nhẫn tiểu thư dặn trao tay công tử. Xin công tử 
mau chân, kẻo muộn rồi. 

Nhũ mẫu vào 

RÔMÊÔ - Thật là con thấy tỉnh táo cả người! 

TU SĨ - Thôi, con đi đi. Chúc con một đêm tốt lành. Nhưng hãy coi 
chừng, sô' mệnh con tùy thuộc ở điều này: nhớ rời khỏi Vêrôna 
trước giờ đặt gác, hoặc trước bình minh phải cải trang mà đi. 
Hãy ở yên ở Mantua; ta sẽ tìm người hầu của con, và mỗi khi 
có chuyện gì may mắn xảy ra ỗ đây, y sẽ đi báo cho con 



118 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


biết...Thôi, con đưa tay cho cha nắm; đêm đã khuya, thôi đi đi, 
chúc con một đêm tốt lành. 

RÔMÊÔ - Nếu chẳng vì một hạnh phúc hơn mọi hạnh phúc trên đời 
đòi con phải đi ngay, thì con sẽ buồn phiền vì phải vội xa cha 
như vậy. Xin chào cha. 

Cùng vào 


CẢNH IV 
Nhà Capiulet 


Capiuỉet, Capiulet phu nhân và Parit ra 

CAPIƯLET - Này bá tước, chẳng may có chuyện không hay xảy ra nên 
chưa có lúc nào hỏi ý được tiện nữ. Nó rất mến biểu huynh Tibân 
của nó, mà ta cũng mến Tibân lắm... Nhưng mà thôi, người ta 
sinh ra ai mà chẳng phải chết một lần. Trời đã khuya rồi; chắc 
tiện nữ không xuống dưới nhà nữa đâu. Nói thật, nếu không có 
bá tước lại chơi thì ta cũng đã đi nằm từ một tiếng đồng hồ rồi. 

PARIT - Khi trong nhà đang có việc tang tóc, thì chẳng phải lúc 
tính chuyện tóc tơ (1) . Kính chào phu nhân, nhờ phu nhân 
chuyển lời chào lệnh ái. 

CAPIULET PHU NHÂN - Tôi sẽ chuyển, và sáng sớm ngày mai, tôi 
sẽ biết rõ ý nó ra sao. Đêm nay, nó còn giam mình trong nỗi 
đau buồn. 

Parit định đi, Capiulet gọi lại 

CAPIULET - Này, bá tước Parit, ta dám đoan chắc là bá tước sẽ được 
mối tình của con ta thôi. Ta đặt đâu nó sẽ ngồi đấy... chắc 
chắn là như vậy. Này bà nó, khi bà đi nghỉ nhớ tạt qua thăm 
con, và bảo nó rằng nó đã được con ta là bá tước Parit đây đem 
lòng thương mến, và, bà nghe đây, thứ tư sau... À mà thong 
thả, hôm nay là thứ mấy? 


(1) Trong nguyên văn, chơi chữ giữa woe (đau buồn) và woo (tỏ tình). 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


119 


PARIT - Thưa tướng công, hôm nay là thứ hai. 

CAPIƯLET - Thứ hai à? Hà, hà! Vậy thì thứ tư sớm quá. Để đến 
thứ năm vậy... Bà bảo nó là thứ năm nó sẽ thành hôn với bá 
tước đây... Bá tước có lo liệu kịp không? Có sợ vội vã quá 
chăng? Ta sẽ không bày vẽ gì đâu, mời một hai người bạn thôi! 
Bá tước hiểu chưa, Tibân vừa mới nằm xuốhg mà bày vẽ linh 
đình thì thiên hạ người ta cười rằng thân thích ruột rà mà coi 
khinh coi thường. Vì thế ta sẽ chỉ mời chừng dăm sáu người 
bạn. Nhưng thứ năm thì bá tước nghĩ sao? 

PARIT - Thưa tướng công, tiểu tử chỉ mong rằng ngày mai đã là thứ 
năm rồi. 

CAPIULET - Được, bá tước cứ yên trí... Vậy thì thứ năm nhé. 
Này bà, trước khi đi nghỉ, bà ghé qua bảo cho con nó biết 
việc hôn nhân này. Thôi chào bá tước. Bay đâu, soi đèn cho 
ta đi nằm! Chà, khuya thế này rồi thì chẳng mấy chốc mà 
sáng... Thôi chào! 

Cùng vào 


CẢNH V 
Phòng Juliet 


Rômêổ và Juliet đứng bền cửa sổ trông xuống vườn 

JULIET - Anh đi ư? Trời còn lâu mới sáng. Tiếng chim đã làm anh 
hoảng hốt là tiếng họa mi đấy, không phải tiếng sơn ca đâu. 
Đêm nào nó cũng hót trên cây lựu đằng kia. Anh ơi, cứ tin lời 
em nói, đúng là tiếng họa mi. 

RÔMÊÔ - Sơn ca, sứ giả của bình minh đấy! Không phải họa mi 
đâu. Em yêu quý, hãy nhìn kia, ánh hồng ghen với chúng ta đã 
viền sáng những đám mây đang phải rời nhau ngoài phương 
Đông. Những ngọn bạch lạp trên trời đêm đã tắt, và bình 
minh tươi vui đang kiễng chân rón rén trên đỉnh núi xa mờ. 
Anh phải ra đi để sống, hoặc ở lại mà chết. 



120 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


JƯLIET - Vệt sáng kia không phải ánh bình minh, em biết! Đó 
là một ngôi sao băng mặt trời vừa phun ra để làm ngọn 
đuô"c đưa anh tới Mantua. Anh hãy ở lại, chưa đến lúc anh 
phải ra đi. 

RÔMÊÔ - Được, cứ để họ bắt, cứ để họ giết! Anh sẽ vui lòng, vì đó 
là ý muốn của em. Vệt sáng mờ kia đâu phải ánh mắt của 
bình minh, đó chỉ là tia phản chiếu của vừng trán ả Hằng. 
Tiếng hót vang bầu trời trên đầu chúng ta cũng chẳng phải 
tiếng sơn ca. Anh thiết tha muốn ở lại nơi đây, chẳng còn 
lòng nào cất bước. Tử thần hỡi, cứ lại đây, ta vui lòng chờ mi, 
vì nàng Juliet muốn như vậy... Hỡi tâm hồn của anh, chúng ta 
đang nói gì nhỉ? Chúng ta hãy tiếp tục chuyện trò đi, trời đã 
sáng đâu. 

JULIET - Trời sáng rồi, trời sáng rồi! Anh ơi, đi đi, đi ngay đi. 
Đúng là con sơn ca đang cất tiếng hót lạc điệu; giọng nó 
mới chô'i tai làm sao! Người ta bảo tiếng sơn ca êm ái, 
thánh thót, bởi nó khéo phân chia cung bậc, nhưng chẳng 
phải vậy đâu, bởi nó chỉ chia lìa anh và em thôi. Người ta 
bảo sơn ca xưa đã đổi mắt (1) với giống cóc nhái; sao chúng 
chẳng đổi cả giọng cho nhau, vì tiếng hót hôm nay chỉ bắt 
chúng ta phải kinh hoảng rời nhau; nó như tiếng kèn 
phường săn đuổi bắt anh rời khỏi nơi đây (2) . Anh ơi, anh đi 
đi. Trời mỗi lúc một sáng. 

RÔMÊÔ - Mỗi lúc một sáng ư? Nỗi đau thương của chúng ta mỗi lúc 
một chìm thêm vào tăm tốì. 

Nhủ mẫu ra 

NHŨ MẨU - Thưa tiểu thư! 

JƯLIET - Gì đấy, nhũ mẫu? 

NHŨ MẪU - Phu nhân sắp tới phòng tiểu thư. Trời sắp sáng. Tiểu 
thư hãy nên cẩn trọng. 

Nhũ mẫu vào 

JƯLIET - Thôi cửa ơi, hãy cho ánh sáng lọt vào, và để đời sống đi ra. 


(1) Thời dó người ta cho là mắt cóc đẹp hơn mắt sơn ca và tin là xưa kia chúng đã 
đổi mắt cho nhau. 

(2) Theo phong tục thời đó, sáng hôm sau đêm tân hôn, người ta thổi một bài kèn 
phường săn để đánh thức đôi vợ chồng mới cưới. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


121 


RÔMÊÔ - Thôi vĩnh biệt! Em cho anh một cái hôn trước khi anh 
trèo xuống. 

Xuống 

JULIET - Anh đi rồi dấy ư? ông hoàng của em, chồng của em, người 
yêu của em, bạn của em! Một giờ có bao nhiêu ngày thì em 
phải có tin anh chừng ấy lần, vì mỗi phút đã có bao ngày trong 
đó. Anh ơi, cứ tính như thế thì khi gặp lại Rômêô của em, em 
sẽ chẳng còn xuân sắc nữa. 

RÔMÊÔ - Vĩnh biệt. Hỡi em yêu quý, anh sẽ không bỏ lỡ dịp nào để 
gửi tin đến cho em. 

JULIET - Anh ơi, có bao giờ chúng ta lại được gặp nhau nữa không? 

RÔMÊÔ - Nhất định là sẽ có. Một ngày kia chúng ta sẽ ngồi bên 
nhau bâng khuâng ôn lại những nỗi ngậm ngùi hôm nay. 

JƯLIET - Trời ơi, sao em linh cảm có chuyện chẳng lành! Em nhìn 
anh đứng dưới ấy như thây ma nằm dưới mồ. Mắt em hoa làm 
sao mà thấy anh nhợt nhạt quá! 

RÔMÊÔ - Em ơi, mắt anh nhìn cũng thấy em nhợt nhạt làm sao! 
Sầu thương đã uống hết máu chúng ta. Thôi, vĩnh biệt! 

* Rômêô vào 

JULIET - Ôi, số mệnh, số mệnh! Ai cũng bảo ngươi phản phúc đổi 
thay. Nhưng nếu quả ngươi phản phúc dổi thay thì ngươi cợt ghẹo 
làm chi con người mà ai cũng biết là chung thủy như chàng? Hỡi 
số mệnh, ngươi cứ dổi thay đi, vì như vậy ta có thể hy vọng, rằng 
ngươi sẽ không giữ chàng lâu và sẽ mau trả lại chàng về với ta. 

CAPIULET PHU NHÂN (nói vọng từ trong ) - Con ơi, đã dậy chưa? 

JULIET - Ai gọi đấy? Đúng là mẹ ta. Mẹ ta chưa đi ngủ sao, hay đã 
dậy sớm thế? Sao bỗng dưng lại tới phòng ta làm gì? 

Capiulet phu nhân ra 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Thế nào Juliet con, con có được mạnh không? 

JULIET - Thưa mẹ, con không được khỏe. 

CAPIULET PHU NHÂN - vẫn than khóc biểu huynh con đó ư?... Con 
dịnh dùng nước mắt đánh trôi thây nó ra khỏi nhà mồ chăng? 
Có làm được thế đi nữa thì nó cũng chẳng sống lại dược. Thôi 
con: dau buồn vừa phải là yêu mến người thân, chứ dau buồn 
quá đáng là dã hóa quẩn dấy. 



122 


WILLIAM SHAKESPEARE 


JULIET - Mẹ ơi, hãy để con được than khóc người thân đã mất. 

CAPIULET PHU NHÂN - Khóc lắm chỉ thêm thấm thìa nỗi cô đơn, 
chớ thấy lại sao được người thân mến. 

JULIET - Nỗi quạnh hiu thấm thìa như vậy nên con đành chỉ biết 
khóc bạn mãi thôi. 

CAPIULET PHU NHÂN - Con ơi, con khóc không phải vì anh con chết 
mà vì thằng khốn giết anh con hãy còn sống. 

JULIET - Thằng khốn nào, thưa mẹ? 

CAPIULET PHU NHÂN - Thằng khốn Rômêô chứ còn ai? 

JULIET (nói nhỏ) - Giữa một thằng khốn và chàng khoảng cách xa 
lắm... (lại nói to) - Xin Chúa tha tội cho anh ta! Con thì con 
sẵn lòng tha tội. Vậy mà chưa có ai làm đau lòng con bằng 
anh ta! 

CAPIULET PHU NHÂN - Vì thằng giết người ấy còn sống, mà con đau 
lòng chứ gì? 

JULIET - Thưa mẹ vâng, vì anh ta thoát khỏi tay con. Con ước ao 
chỉ mình con được báo cái thù giết biểu huynh con! 

CAPIULET PHU NHÂN - Con cứ yên lòng. Chúng ta sẽ báo được thù. 
Con đừng khóc nữa. Ta sẽ nhắn người ở Mantua là nơi tên bị 
phát lưu đó đến ở, chỉ một liều thuốc độc là nó sớm theo Tíbân 
thôi. Lúc đó hẳn con sẽ vui lòng. 

JULIET - Con chỉ có thể vui lòng khi con được thấy Rômêô... Chết (1) , 
vâng, thật con chết cả cõi lòng vì đã mất người thân. Nếu mẹ 
tìm được người mang thuốc độc, thì con xin tự tay pha thuốc để 
Rômêô uống được mau an giấc. Trời! Đau lòng con xiết bao chỉ 
được nghe thấy tên Rômêô mà chẳng được giáp mặt anh ta, để 
được báo thù cho tình thân của con đối với biểu huynh Tibân, 
trên thân thể kẻ đã giết anh. 

CAPIULET PHU NHÂN - Con hãy cứ tìm ra phương tiện rồi mẹ sẽ tìm 
được người. À, mà bây giờ mẹ có tin vui báo cho con biết. 

JULIET - Trong giờ phút đau buồn này mà có tin vui thì hay quá! 
Tin gì đó, thưa mẹ? 

CAPIULET PHU NHÂN - Hay lắm, con ạ. Cha con thật hết lòng lo 


(1) Chữ chết nói lửng lơ, nghe có thể tưởng ăn với câu trên, và nói về Rômêô; thực 
ra ăn với câu dưới, và nói về cõi lòng. 



RÔMÊÔ VÀ JƯLIET 


123 


lắng vì con; để con được khuây khỏa nỗi buồn, cha con đã 
chuẩn bị một ngày vui mà mẹ con ta chẳng ngờ tới. 

JƯLIET - Sung sướng thay, ngày gì đó thưa mẹ? 

CAPIULET PHU NHÂN - Con ơi, sáng thứ năm tới đây, một chàng 
trai trẻ quý tộc, phong lưu tuấn nhã, bá tước Parit, sẽ đưa con 
tới nhà thờ thánh Pitơ để làm lễ cho con thành người vợ vui 
tươi của chàng. 

JƯLIET - Chà, con xin thề với nhà thờ thánh Pitơ, và cả đích thân 
thánh Pitơ nữa, là chàng ta sẽ không làm cho con thành người 
vợ vui tươi của chàng đâu. Sự vội vã của cha con làm con ngạc 
nhiên quá; ai lại bắt con lấy một người khi với người đó con 
chưa từng trò chuyện! Mẹ ơi, mẹ hãy thưa lại với cha con rằng 
con chưa muôn lấy chồng đâu. Mà giá có phải lấy chồng thì con 
thà lấy Rômêô là người mà mẹ biết rằng con căm thù chừng 
nào đấy, còn hơn là Parit. Ôi, tin mới vui làm sao! 

CAPIULET PHU NHÂN - Đây, cha cô tới đây. Tự cô nói cho người rõ ý 
cô để xem người nghĩ thế nào? 

Capiulet và nhủ mẫu ra 

CAPIULET (nhìn thấy Juliet đang khóc) - Khi mặt trời nằm xuống 
thì thường có chút sương rơi, nhưng khi cái thằng con ông anh 
tôi nằm xuống thì trời mưa thật sự. Thế nào, con? 0 hay, con 
bé biến thành ống máng rồi à? Vẫn khóc ư? Vẫn nước mắt như 
mưa sao? Cái thân hình bé nhỏ này vừa là thuyền, vừa là biển, 
vừa là gió: giọt lệ vơi đầy như sóng triều lên xuống, thân thể 
quằn quại như con đò vật vờ theo làn nước, miệng thở dài như 
gió hút! Gió với sóng đua nhau thế này, nếu bão không mau 
tạnh thì thuyền sẽ xuống vực thẳm... Thế nào bà? Bà đã bảo 
cho nó biết quyết định của ta chưa? 

CAPIULET PHU NHÂN - Thưa tướng công, đã. Nhưng con nó từ chối, 
nó đa tạ tướng công. Con bé thật ngu dại! Thật tôi chỉ mong 
cho nó lấy cái mả làm chồng! (1) 

CAPIULET - Thong thả nào, bà nói sao? Tôi không hiểu. Thế nào, 
nó từ chối à? Nó đa tạ tôi, phải không? Ái chà, nó lại không 
biết lấy thế làm sung sướng sao? Cái thứ nó mà được tôi tác 


(1) Cũng có thể hiểu câu này là: Thật tôi chỉ mong cho nó đến ngày xuống mả mới 
có chồng. 



124 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


thành cho với một trang nam tử như vậy mà không tự cho là 
tốt phúc à? 

JULIET - Thưa cha, con không lấy thế làm sung sướng nhưng con 
cũng xin tạ ân cha. Con sung sướng sao được với một việc mà 
con căm ghét. Nhưng vì yêu con mà cha làm việc đó nên con 
xin tạ ân cha. 

CAPIULET - Ái chà, lý lẽ gớm nhỉ! Nhưng ta không hiểu mi định 
nói gì? Tạ ân cha, với chẳng tạ ân cha! Sung sướng vđi chẳng 
sung sướng!... Này cô ả kia, xin cô tha cho tôi những chuyện 
tạ ân với sung sướng, và cô hãy sắp sẵn cặp giò để đến thứ 
năm này theo Parit đến nhà thờ thánh Pitơ, kẻo tôi sẽ xỏ 
chạc vào mũi (1) cô mà dắt đi. Đồ chết giẫm, đồ đĩ dại, đồ mặt 
xanh nanh vàng! 

CAPIULET PHU NHÂN - Con bé kia! Mày điên sao? (2) 

JULIET (quỳ) - Thưa cha, con quỳ lạy cha, xin cha nghe con! Con chỉ 
xin nói một lời thôi! 

CAPIULET - Thôi đi, dồ chết treo, đồ đĩ dại! Đồ bất hiếu dám cưỡng 
lại lời cha! Mi nghe dây: thứ năm này mi sẽ đến nhà thờ, nếu 
không thì từ giờ đừng nhìn mặt ta nữa. Đừng già mồm đối đáp 
nữa, ta ngứa tay lắm rồi đây... Bà ơi, chúng ta vẫn tủi phận 
hiếm hoi vì Chúa chỉ cho có một nó; nhưng bây giờ thì thấy 
một nó cũng là quá thừa; thật là vô phúc mới nảy nòi ra nó. 
Lui ra, đồ chết giẫm! 

NHŨ MẪU - Cầu Chúa ban phúc lành cho tiểu thư! Tướng công đối 
xử với tiểu thư như thế thật là không phải. 

CAPIULET - Sao mà không phải, thưa bà giỏi giang hây hớm? Xin 
bà hãy im cái mồm, thưa bà khôn ngoan tài giỏi, để dành hơi 
mà đi ngồi lê đôi mách với lũ mẹ ranh. 

NHỮ MẪU - Tôi chẳng nói điều gì sai trái. 

CAPIULET - Thôi đủ rồi. Đi đi! 

NHŨ MẪU - Không ai được mở miệng nói nửa lời sao? 

CAPIULET - Thôi im đi, mụ lẩn thẩn kia! Muốn dạy khôn thì đi 


(1) Nguyên văn: Tôi sẽ đặt cô lên tấm phên mà kéo đến. Lối hình phạt người có 
tội bị đưa đi xử tử. 

(2) Cũng có thể hiểu là câu này nói với Capiulet: “Chết nỗi! Ông điên sao?”. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


125 


mà chén tạc chén thù với lũ mẹ ranh, ở đây không ai khiến 
dạy khôn. 

CAPIULET PHU NHÂN - Ông ơi, ông nóng quá. 

CAPIƯLET - Trời đất ơi, đến phát điên lên mất! Ngày, đêm, bất kể 
giờ phút nào, bất kể nhàn rỗi hay bận công bận việc, bất kể 
ngồi một mình hay có khách có khứa, lúc nào tôi cũng chỉ lo 
lắng về một điều là việc hôn nhân của nó. Thế mà giờ đây tìm 
được người con dòng cháu giông, của cải đầy rẫy, tuổi xuân hơ 
hớ, học vấn uyên bác, một người như thiên hạ thường nói, tài 
năng danh vọng có thừa, một người thật là hợp với sở nguyện 
của bất cứ một ai, thì cái của ngu ngốc sụt sùi này, cái quân 
người nộm chỉ biết rên la này, khi người ta bưng hạnh phúc 
đến tận miệng, cứ một mực trả lời: Con không muốn lấy chồng, 
con không biết yêu đương, con còn ít tuổi, con xin cha tha lỗi 
choi Chà, mi mà không chịu lấy chồng thì mi sẽ thấy ta tha lỗi 
cho mi như thế nào. Đi mà liếm lá gặm xương ở đâu thì đi, 
đừng về cái nhà này nữa. Coi chừng đó, xưa nay ta không nói 
đùa đâu. Gần đến thứ năm rồi. vắt tay lên trán mà nghĩ cho 
chín. Một là mi là con ta, và ta đặt đâu ngồi đấy, hai là mi 
không còn là con ta nữa và mi xéo đâu thì xéo, đi mà ăn mày 
ăn xin, chết đường chết chợ. Ta thề là ta sẽ từ mi, không để 
cho mi một đồng một chữ gọi là có. Chắc chắn là như vậy, mi 
suy nghĩ đi. Ta sẽ nói sao làm vậy. 

Capiulet vào 

JƯLIET - Không có tấm lòng thương nào trên từng mây thăm thẳm 
kia thấu nỗi đau buồn cho tôi chăng? Oi, mẹ dịu hiền, xin mẹ 
đừng bỏ con. Xin mẹ hãy hoãn cuộc hôn nhân kia một tháng, 
hay một tuần thôi cũng được. Nếu không, xin mẹ cứ đặt giường 
cưới của con ở nơi âm u mà anh Tibân đương an nghỉ. 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Thôi cô đừng nói với tôi nữa, tôi chẳng còn 
điều gì nói với cô cả. Cô cứ ý cô mà làm, giữa cô với tôi từ nay 
là hết. 

Capiulet phu nhân vào 

JULIET - Trời ơi! Nhũ mẫu ơi, làm sao tránh được chuyện này? 
Chồng em còn ỏ trần gian, mà lời thề của em thì đã tới 
thiên đường. Muốn lấy lại lời thề kia, chỉ có cách là chồng 
em rời chôn trần gian này mà lên thiên đường để gửi trả em 



126 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


lời thề ước... u ơi, xin u một lời an ủi khuyên răn! Than ôi, 
sao trời kia lại ức bách thân phận yếu đuối này làm vậy! 
Thế nào? u không cho em được một lời sao? Ư ơi, xin u một 
chút an ủi. 

NHŨ MẪU - Thế thì tiểu thư nghe đây: Rômêô đã bị tội biệt xứ, tôi 
cứ cuộc cả cái thế giới này là anh chàng không dám quay trở 
về đây đòi hỏi gì tiểu thư đâu. Có dám trở về chăng nữa, cũng 
chỉ là lén lút vụng trộm thôi. Sự thể bây giờ đã ra như thế thì, 
theo ý tôi, tốt nhất là tiểu thư lấy bá tước đi. Chà, con người 
mới đáng yêu làm sao! So với bá tước, Rômêô thật chỉ như cái 
giẻ lau bát... Tiểu thư ơi, mắt phượng hoàng cũng chẳng xanh, 
chẳng sáng, chẳng đẹp bằng mắt Parit. Tôi mà không nghĩ là 
cuộc hôn nhân thứ hai này sẽ mang lại hạnh phúc cho tiểu thư 
thì quỷ nó cứ bắt tôi đi; lần này còn hơn lần trước nhiều! Mà 
chẳng hơn chăng nữa thì người trước của tiểu thư cũng đã chết 
rồi, hoặc chẳng chết thì cũng như chết, vì sống mà chẳng được 
tích sự gì cho tiểu thư cả. 

JƯLIET - ư nói thật lòng sao? 

NHŨ MẨU - Thật cả dạ nữa ấy chứ. Không thì quỷ nó cứ tha cả lòng 
cả dạ tôi di. 

JULIET - A men! 

NHỮ MẨU - Thế nào? 

JULIET - Chà, u an ủi em tài quá. u hãy vào thưa với phu nhân là 
vì đã trái ý cha mẹ, nên em tới tu phòng cha Lôrân để xưng tội 
và nhận phép xá miễn. 

NHŨ MẪƯ - Tốt lắm, tôi đi đây. Tiểu thư làm thế là đúng lắm. 

Nhủ mẫu vào 

JƯLIET - Cầu cho mụ già sa xuống địa ngục, đồ quỷ dữ! Không biết 
tội nào của mụ to hơn: tội xui ta nuốt lời hẹn ước, hay tội dè 
bỉu lang quân ta bằng ngay cái miệng lưỡi đã trăm ngàn lần 
tâng bốc chàng lên tận mây xanh?... Thôi cút đi, đồ thầy dùi! 
Lòng ta từ nay cắt đứt với ngươi... Để ta đi cầu cứu tu sĩ xem có 
phương chạy chữa nào chăng; nếu cơ sự hỏng cả thì thân này 
chỉ đành là một chết. 


Juliet vào 



HỒI BỐN 


CẢNH I 

Trong tu phòng tu sĩ Lôrân 


Tu sĩ Lôrân và Parit ra 

TU SĨ - Thứ năm ư, thưa ngài? Còn ít ngày giờ quá nhỉ? 

PARIT - Capiulet tướng công, nhạc phụ tôi, muốn vội thế đấy! Còn 
tôi thì tôi chẳng muốn người bớt vội vã đi chút nào, 

TU SĨ - Ngài nói là chính ngài cũng không biết ý định của Capiulet 
tiểu thư ra sao. Như vậy thì công việc khó khăn đây. Tôi chẳng 
yên lòng tí nào. 

PARIT - Sau khi Tibân chết thì nàng than khóc quá lắm, nên tôi 
cũng chẳng nói được nhiều về chuyện tình duyên, vì thần Vệ 
nữ đâu có mỉm cười trong một cảnh nhà đầy nước mắt. Nhưng 
phụ thân nàng thì sợ rằng nàng quá buồn phiền như vậy e có 
điều nguy hại, nên người khôn ngoan tính kế cho hôn lễ của tôi 
cùng nàng cử hành mau chóng, để nàng khỏi luôn luôn giọt lệ 
đầm đìa. Sống trong cảnh cô đơn dễ bị đau buồn ám ảnh, 
nhưng có bạn bên cạnh thì cũng dễ quên hơn. Đó, tôi đã nói để 
tu sĩ rõ vì sao mà phải vội. 

TU Sĩ (nói một mình) - Than ôi, ta thì ta lại biết quá rõ vì sao mà 
không thể vội được. (Nói to) - Kìa, thưa ngài, tiểu thư đến kia. 

Juliet ra 

PARIT - Thật vui sướng được gặp nàng, hỡi người yêu của tôi, hỡi vợ 
quý của tôi! 

JULIET - Vợ của ông? Vâng, điều đó có thể lắm, nếu tôi có thể làm 
vỢ một ai. 



128 


WILLIAM SHAKESPEARE 


PARIT - Nàng ơi, điều có thể đó sẽ là sự thực thứ năm tới đây. 

JULIET - Cái gì phải đến sẽ đến. 

TU SĨ - Đó là một sự thực rõ ràng. 

PARIT - Nàng đến xưng tội với cha chăng? 

JULIET - Trả lời câu hỏi này là xưng tội với ông rồi còn gì. 

PARIT - Nàng đừng giấu cha là nàng yêu tôi đấy. 

JULIET - Tôi xin thú với ông là tôi rất quý mến cha. 

PARIT - Cũng như nàng sẽ thú là nàng yêu tôi thôi, tôi dám chắc vậy. 

JULIET - Dù có thế chăng nữa, thì cứ để tôi nói nhỏ sau lưng ông có 
quý hơn là nói ngay trước mặt không? 

PARIT - Tội nghiệp cho nàng! Khóc nhiều quá thương tổn cả đến 
dung nhan. 

JULIET - Cũng chẳng thương tổn lắm đâu, vì chưa khóc thì bộ mặt 
tôi cũng chẳng nhạn sa cá lặn gì (1> . 

PARIT - Mấy lời này còn xúc phạm tới nhan sắc nàng hơn cả những 
giọt nước mắt kia. 

JULIET - Chẳng phải nói oan đâu, thưa ông. Sự thực là thế đấy. 
Những điều tôi nói đây, tôi chẳng ngần ngại gì mà chẳng nói 
với bộ mặt của mình. 

PARIT - Gương mặt mà nàng đang tâm nói xấu ấy là của báu của tôi. 

JULIET - Có thể lắm, vì nó có là của tôi đâu 1 (2) ... Thưa cha, cha có 
rảnh lúc này không, hay để buổi lễ tối nay con đến? 

TU Sĩ - Giờ này ta rảnh lắm, hỡi người con gái u sầu của ta... Thưa 
ngài, chúng tôi cần được nói chuyện riêng. 

PARIT - Lạy Chúa, tôi đâu dám cản trở lòng mộ đạo. Juliet tiểu thư, 
sáng sớm thứ năm tôi sẽ đến đánh thức nàng. Thôi hãy xin 
tạm biệt, và xin gửi nàng cái hôn thành kính này. 

Hôn Juliet rồi vào 

JULIET - Cha ơi, cha hãy đóng cửa lại, rồi lại đây than khóc cùng 
con. Thật là tuyệt mọi hy vọng, thật là vô kế khả thi! 

TU Sĩ - Chao ôi, Juliet, ta đã biết nỗi buồn của con, mà vắt óc mãi 
cũng chưa tìm ra cách nào cứu gỡ. Ta nghe nói thứ năm tới, con 
sẽ phải lấy bá tước kia, không sao mà trì hoãn được nữa. 


(1) Nguyên văn: củng đủ xấu rồi. 

(2) Ý nói là của Rômêô rồi. 



RÔMÊÔ VÀ JƯLIET 


129 


JULIET - Xin cha đừng nói là cha đã rõ việc đó nếu cha chẳng chỉ 
cho con cách nào tránh được. Nếu tài trí của cha chẳng bày 
được phương kế nào giúp con, thì chỉ cần cha đồng ý, là với 
lưỡi dao này con sẽ tự giúp được con ngay. Thượng đế đã gắn 
liền tim con và tim chàng Rômêô, còn cha, cha đã đặt tay con 
vào tay chàng. Vậy thì trước khi bàn tay này, mà cha đã buộc 
chặt vào tay Rômêô, đi ký kết một lời thề ước khác, trước khi 
trái tim trung thành này trở thành phụ bạc và đi hiến mình 
cho kẻ khác, thì lưỡi dao này sẽ băm vằm bàn tay và con tim 
ấy. Cha ơi, chuyện đời cha từng trải, xin cha cho con một lời 
khuyên. Nếu không thì cha hãy coi đây, giữa con và tình cảnh 
tuyệt vọng này, con đành nhờ lưỡi dao làm trọng tài phân giải. 
Nó sẽ xử đoán việc mà tuổi tác và mưu trí của cha không tìm 
được cách nào giải quyết để giữ cho danh dự con được vẹn toàn. 
Cha hãy trả lời ngay đi; con chỉ nóng lòng được chết nếu cha 
chẳng cho con được phương thuốc nào! 

TU SĨ - Hãy khoan. Ta thoáng thấy một tia hy vọng, nhưng nó đòi 
hỏi phải làm một việc cũng tuyệt vọng như điều mà chúng ta 
đang muốn tránh. Nếu để khỏi phải kết duyên với bá tước Parit 
mà con có đủ nghị lực để tự vẫn, nếu con sẵn sàng đương đầu 
với thần chết để bảo toàn danh dự, thì ta chắc con cũng chẳng 
ngần ngại chịu đựng một việc cũng giống như chết để giữ tròn 
danh tiết. Con ơi, nếu con có gan ấy thi cha có thể giúp con. 

JƯLIET - Cha ơi, miễn khỏi phải làm vợ Parit, thì dù cha bảo con 
phải gieo mình từ tháp cao kia xuống, hoặc dấn thân vào những 
nơi đầy phường đạo tặc, vào những chỗ miệng hùm, nọc rắn; dù 
ban đêm cha giam con vào nơi hầm mộ, dưới những khúc xương 
lủng củng, những xương ống hôi thối, những đầu lâu vàng khè 
đã long cả hàm dưới; dù cha bắt con xuống nằm dưới mả mới với 
xác vừa chôn; bất kỳ điều gì mà cứ nghe kể ra con đã rùng mình 
sởn ốc, con cũng sẵn lòng làm, không sợ hãi, không chần chừ, để 
được sông làm người vợ trong sạch của người mà con yêu. 

TU Sĩ - Vậy con nghe đây: con hãy về nhà, làm ra vẻ vui mừng, và 
ưng thuận kết duyên cùng Parit. Mai là thứ tư rồi. Tối mai, con 
ngủ một mình, đừng cho nhũ mẫu nằm cùng buồng. Lên giường 
rồi, con uống thuốc đựng trong lọ này. uống khỏi miệng, con sẽ 
thấy khí lạnh mê hồn lan ra khắp các mạch máu, vì mạch sẽ 
không tiếp tục tuần hoàn theo lẽ tự nhiên nữa, mà sẽ ngừng 


9 - SECHXPIA 



130 


WILLIAM SHAKESPEARE 


đập. Khí nóng, cũng như hơi thở, sẽ không còn nữa, để chứng 
tỏ là con còn sông. Những bông hồng trên môi, trên má con sẽ 
héo đi và xám như tro. Mắt con sẽ nhắm nghiền, hình như 
thần chết đã sập những lỗ cửa đó lại để ngăn không cho ánh 
sáng của đời sông lọt vào. Chân tay con sẽ hết mềm mại, sẽ 
trở nên cứng đờ và lạnh ngắt như của xác chết. Con sẽ nằm 
như chết trong bốh mươi hai tiếng đồng hồ, rồi sẽ tỉnh dậy như 
vừa qua một giấc ngủ ngon. Sáng sớm, khi chú rể tới đánh thức 
con, thì đã thấy con nằm chết trên giường. Theo phong tục xứ 
ta, người ta sẽ mặc bộ quần áo đẹp nhất cho con, rồi đặt con 
vào một áo quan để ngỏ; mang đến hầm mộ cổ kính của họ nhà 
Capiulet. Nhưng trước khi con tỉnh dậy thì Rômêô, được ta báo 
tin, sẽ có mặt ở đấy rồi. Chàng và ta sẽ đứng bên chờ con tỉnh 
giấc, và ngay đêm ấy, Rômêô sẽ đưa con đi Mantua. Như vậy, 
con sẽ bảo toàn được danh tiết, nếu trong khi thực hiện việc 
này, lòng can đảm của con không bị giảm sút vì thay đổi ý 
kiến, hoặc vì e dè sợ hãi như thói thường nhi nữ. 

JULIET - Cha đưa thuốc cho con! Xin cha cứ đưa, và đừng nói đến 
chuyện sợ hãi gì cả! 

TU SĨ - Đây, con cầm lấy, và đi ngay đi. Hãy vững lòng mà thi 
hành quyết định của con, cha chúc con thành công. Cha sẽ cho 
một tu sĩ đi gấp đến Man tua đem thư cho chồng con. 

JULIET - Ôi, tình yêu, người sẽ cho ta sức mạnh! Sức mạnh của tình 
yêu sẽ giúp ta thành công. Xin tạm biệt cha thân yêu! 

Cùng vào 


CẢNH II 

Trong nhà Capiulet 


Capiulet, Capiulet phu nhân , nhủ mẫu , và một số gia nhân ra 

CAPIULET (đưa tờ giấy) - Ngươi hãy đi mời tất cả các vị có tên trên 
giấy này. 


Một gia nhân vào 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


131 


Còn mi thì đi thuê cho ta hai mươi tên bếp khéo. 

GIA NHÂN II - Thưa tướng công, tướng công sẽ được toàn bếp khéo 
cả, vì tôi sẽ thử trước xem họ có biết mút ngón tay không đã. 

CAPIULET - Sao mi lại thử họ như vậy được? 

GIA NHÂN - Đúng thế, thưa tướng công, bếp mà không biết mút 
ngón tay là bếp vụng; anh nào mà không biết mút ngón tay là 
tôi không mượn (1) . 

CAPIULET - Thôi được, mi đi đi, (gia nhân vào) - Lần này khéo 
thiếu bét cả... Thế nào, con gái ta đến tu sĩ Lôrân phải không? 

NHỮ MẪU - Vâng. 

CAPIƯLET - Có lẽ người sẽ dạy bảo được nó điều gì hay chăng. Con 
bé vừa dại lại vừa ương. 

Juliet ra 

NHỮ MẪU - Tướng công xem cô ấy đi xưng tội về coi bộ vui vẻ 
chưa kìa! 

CAPIULET - Thế nào, con bé khó bảo kia, đi đâu về thế? 

JULIET - Thư cha, con đi gặp người dạy con ăn năn tội đã dám 
cưỡng lời cha. Tu sĩ Lôrân đã khuyên con phải quỳ xuống xin 
lỗi cha, (quỳ) - Xin cha tha lỗi cho con! Từ nay, cha dạy điều gì 
con xin tuân điều ấy. 

CAPIULET - Bay đi tìm ngay bá tước cho ta, báo cho bá tước biết việc 
này. Ta muốn thắt chặt mối lương duyên này ngay sáng mai. 

JULIET - Thưa cha, con đã gặp chàng bá tước trẻ tuổi nơi phòng tu 
sĩ Lôrân. Con đã gắng tỏ cho chàng biết lòng quý mến của con 
mà không vượt ra khỏi vòng lễ giáo. 

CAPIULET - ừ, như vậy cha rất vui lòng... Tốt lắm... Con hãy đứng 
dậy. Mọi việc thế là đâu vào đấy cả... Ta phải gặp bá tước mới 
được (2) . Ô hay, ta đã bảo đi tìm bá tước mà! Chà, lạy Chúa, tu 
sĩ thật là thánh nhân, cả thành này thật mang ơn người. 

JULIET - u hãy đi vào phòng với em, giúp em chọn những đồ trang 
sức mà u thấy ngày mai em phải đeo. 

CAPIULET PHU NHÂN - Không, không, thứ năm kia. Còn chán thì giờ. 


(1) Ngạn ngữ: Bếp không liếm ngón tay là không tin ở tài nâu nướng của mình. 

(2) Có bản để cái phẩy sau chữ see (Let me see, the County : Xem nào... còn bá tước). 



132 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CAPIƯLET - u cứ đi với CÔ, (Juliet và nhủ mẫu vào) - Mai chúng ta 
đi nhà thờ. 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Thế thì chuẩn bị không kịp đâu. Đêm đến 
rồi còn gì. 

CAPIULET - Chà, tôi chạy đông chạy tây, rồi mọi việc xong xuôi cả 
cho bà xem. Bà vào với Juliet đi, giúp con nó trang điểm. Đêm 
nay tôi không ngủ đâu. Cứ để mặc tôi thu xếp việc nhà một 
phen... Này, chúng bay!... Chúng nó đi cả rồi!... Thôi, để ta 
thân hành đi báo cho bá tước Parit biết mà chuẩn bị cho ngày 
mai. Ta thật nhẹ cả mình từ lúc cái con bé ương ngạnh ấy đã 
biết nghe lời phụ huấn. 

Cả hai cùng vào 


CẢNH III 
Buồng Juliet 


Juliet và nhủ mẫu ra 

JULIET - Được, bộ áo ấy đẹp nhất đấy... Nhưng, u ạ, đêm nay u để 
em nằm một mình, vì em phải cầu nguyện rõ nhiều, để trời đất 
đoái thương đến cảnh ngộ của em, nó vừa ngang trái vừa tội 
lỗi, như u biết đấy. 

Capiulet phu nhân ra 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Thế nào, bận lắm ư? Có cần ta giúp một tay 
không? 

JULIET - Thưa mẹ, không. Chúng con đã chọn xong mọi vật cần 
thiết cho nghi lễ ngày mai. Bây giờ, xin mẹ cứ mặc con một 
mình, và mẹ cho phép nhũ mẫu thức với mẹ. Công việc bất ngờ 
thế này, hẳn mẹ bận rộn lắm. 

CAPIULET PHU NHÂN - Thôi, chúc con một đêm tốt lành. Con lên 
giường nằm nghỉ đi; con cần nghỉ đấy. 

Capiulet phu nhân và nhủ mẫu vào 

JULIET - Xin từ biệt! Bao giờ lại được gặp nhau? Chỉ có Thượng 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


133 


đế mới rõ. Một mối lo sợ không đâu đã thấm lạnh vào mạch 
máu ta, hình như làm ngưng đọng cả hơi nóng của đời sống... 
Phải gọi họ lại cho đỡ sợ... Nhũ mẫu ơi!... Nhưng thôi, gọi vú 
ấy làm gì!... Cái màn kịch hãi hùng này ta phải diễn một 
mình. Nào, cầm lấy lọ này!... Nhưng nhỡ thuốc không hiệu 
nghiệm thì sao? Sáng mai ta sẽ phải làm vợ người ta chăng? 
Không, không. Vật này sẽ không cho phép việc đó xảy ra. Mi 
hãy nằm đây. (Đặt một lưỡi dao găm xuống cạnh giường) - 
Nhưng nhỡ đây là thuốc độc mà ông thầy tu đa mưu kia 
muốn dùng để giết ta thì sao? Có thể ông sợ rằng lễ thành 
hôn này sẽ làm ông mất danh dự, vì trước kia ông đã làm 
phép cưới cho ta và Rômêô rồi chăng? Ta sợ ông ta làm thế 
mất. Nhưng không, không thể thế được. Từ trước đến nay, ai 
cũng công nhận người là một thánh nhân... Ta không nên 
nghĩ bậy như vậy. Nhưng... nếu một khi họ đã đặt ta vào 
trong hầm mộ, mà ta tỉnh dậy trước khi Rômêô tới để đưa ta 
ra khỏi nơi đó thì sao? Ôi, thật là kinh khủng! Phải chăng ta 
sẽ bị ngạt trong cái hầm ấy? Cái miệng hôi hám của nó có 
bao giờ dược một luồng không khí trong lành thổi vào đâu? 
Phải chăng ta sẽ ngạt thở mà chết trước khi Rômêô tới kịp? 
Hay nếu có sống được chăng nữa, giữa cảnh chết chóc âm u, 
ở một nơi kinh khiếp như vậy, thì cũng đến... Cái hầm mộ 
này, từ mấy trăm năm nay, là nơi chôn cất tất cả các hài cốt 
của tổ tiên ta. Tibân, mình còn đầy máu, đang nằm rữa ra 
trong vải liệm. Người ta nói là, đến những giờ nào đó trong 
đêm tối, các bóng ma thường hiện ra! Chao ôi, nếu tỉnh dậy 
sớm quá, giữa những mùi hôi thối nồng nặc, giữa những 
tiếng kêu rên như tiếng thét của củ lang độc (1) khi bị đào lên, 
tiếng thét mà ai nghe thấy cũng phải hóa rồ, chao ôi, nếu 
tỉnh dậy giữa cảnh khủng khiếp như vậy, thì có lẽ ta đến hóa 
điên mất! Có lẽ trong cơn điên dại, ta sẽ đùa nghịch với hài 
cốt của tổ tiên, có lẽ ta sẽ lôi thi thể rách nát của Tibân ra 
khỏi vải liệm, có lẽ trong lúc điên khùng, ta sẽ dùng ống 
xương của một ông tổ nào như một cái chùy mà tự đập nát bộ 
óc tuyệt vọng này ra! o kìa, hình như ta thấy bóng ma của 
biểu huynh bị gươm Rômêô dâm thủng ngực đang đi tìm 


(1) Một giông củ độc, hình giông người, theo dị đoan thời đó khi bị nhổ lên thì cất 
tiếng thét, ai nghe thấy sẽ hóa điên. 



134 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chàng... Đứng lại, Tibân! Hãy đứng lại!... (đưa lọ thuốc ỉên 
miệng ) - Rômêô hỡi, em đến đây! Em xin nâng chén chúc 
anh (1) (ngã xuống giường). 


CẢNH IV 

Trong nhà Capiulet. Trời hửng sáng 


Capiulet phu nhân và nhũ mẫu ra 

CAPIƯLET PHƯ NHÂN - Này vú, cầm lấy chìa khóa này đi lấy thêm 
ít hương liệu. 

NHŨ MẪU - Trong nhà bếp họ đang đòi thêm hoa quả để làm 
bánh đây. 

Capiulet ra 

CAPIƯLET - Thôi nào, dậy cả đi! Dậy! Gà đã gáy đến lần thứ hai 
rồi. Đã có tiếng chuông báo (2) rồi đấy, ba giờ rồi. Để mắt vào 
các món nấu, Angiêlica (3) nhé, mà đừng có dè sẻn gì sất. 

NHỮ MẪU - Thôi, ông nội trợ, xin mời ông di ngủ cho, kẻo thức thế 
mai lại ốm đấy. 

CAPIULET - Om thế nào được. Xưa kia, ta đã thức hàng đêm vì 
những việc nhỏ hơn thế này, mà có bao giờ ốm đâu. 

CAPIULET PHU NHÂN - Phải, trước kia ông còn bận đi tìm mèo. 
Nhưng từ nay tôi sẽ lo cho ông khỏi phải bận thế nữa. 

Capiulet phu nhân và nhũ mẫu vào 

CAPIULET - Lại ghen, lại ghen! 

Các gia nhân qua lại, cầm xiên thịt, củi, rổ, rá 


(1) Chúc Rômêô thắng bóng ma Tibân. Câu này cũng có thể hiểu là: Em xin vì anh 
mà nâng chén. 

(2) Curfew : nghĩa đen là hiệu báo cấm lửa. Nhưng đến thời Shakespeare, chữ này 
còn nghĩa là tiếng chuông báo một giờ quy dinh nào dó. 

(3) Có lẽ là tên nhũ mẫu. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


135 


Cái gì thế bay? 

GIA NHÂN I - Thưa tướng công, những vật này là để cho nhà bếp 
đấy, nhưng tôi cũng chẳng biết là những vật gì. 

CAPIULET - Nhanh tay nhanh chân lên. 

Gia nhân I vào 

Còn mi, mang củi nỏ hơn vào chứ! Hỏi Pitơ nó chỉ chỗ cho. 

GIA NHÂN II - Thưa tướng công, tôi cũng đủ trí khôn để làm việc củi 
rác mà chẳng phải phiền đến Pitơ. 

Gia nhân II vào 

CAPIULET - Trả lời khá đấy. Thằng ranh này láu! Cho mày làm 
thần giữ củi (1) ... 0 này, sáng rồi. Bá tước sắp đưa nhạc công tới 
đây, đã hứa với ta thế rồi. 

Tiếng âm nhạc lại gần 

Nghe thấy đến rồi đấy... Nhũ mẫu! Bà nó ơi! Này, này, nhũ 
mẫu, kìa, ta gọi! 

Nhủ mẫu lại ra 

CAPIƯLET - Đi đánh thức Juliet dậy, mặc áo cho cô. Ta ra nói 
chuyện vđi bá tước Parit đây. Mau lên nào! Mau lên! Chú rể đã 
tới rồi. Kìa ta đã bảo mau lên mà lại! 

Tất cả vào 


CẢNH V 
Buồng Juliet 


Juliet nằm trên giường và nhủ mẫu ra 

NHŨ MẪƯ - Cô ơi!... Cô ơi! Cô Juliet!... Chắc là ngủ say lắm... Nào, 
con cừu non của u! Nào, tiểu thư!... Gớm, lười chưa! Nào, em 


(1) Chơi chữ: head (đầu, trí khôn), log (củi), loggerhead (thằng ngốc); chúng tôi tạm 
dịch bằng một cách chơi chữ tương tự. 



136 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


yêu, em quý của u! Nào, cô dâu đâu!... Ô hay, cứ im lìm thôi!... 
Đêm nay cố ngủ lấy được, ngủ phòng xa cho một tuần đấy, vì 
đêm mai thì bá tước Parit quyết đánh một canh dốc túi (1) và sẽ 
chẳng để cho cô ngủ nhiều đâu. Xin Chúa tha tội (2) , A men! Sao 
ngủ say thế này! Mình phải đánh thức vậy!... Tiểu thư ơi! Tiểu 
thư! Tiểu thư! Hừ, cứ để bá tước bắt chợt được trên giường xem 
có choàng dậy không nào. Chà! Không dậy sao?... (kéo màn). 
Lạ chưa kìa! Mặc áo, trang điểm xong rồi lại ngủ lại!... Phải 
đánh thức mới được... Tiểu thư ơi! Tiểu thư! Tiểu thư!... ối trời 
ơi, cứu tôi với! Cứu tôi với! Cô chủ tôi chết rồi. Trời cao đất dày 
ơi! Sao lại sinh ra tôi thế này!... Mang rượu mạnh lại đây mau! 
Tướng công ơi! Phu nhân ơi! 

Capiulet phu nhân ra 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Cái gì mà ầm ĩ lên thế? 

NHỮ MẪU - Cái ngày thảm thê làm sao! 

CAPIULET PHU NHÂN - Cái gì đấy? 

NHỮ MẪU - Bà nhìn xem! Thảm thê chưa kìa! 

CAPIƯLET PHU NHÂN - Trời ơi! Con ơi, hòn máu duy nhất (3) của mẹ 
ơi! Tỉnh lại đi con, mở mắt ra con, không thì mẹ cũng chết 
theo con thôi! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Gọi đi, vụ ơi! 

Capiulet ra 

CAPIƯLET - Ô hay, đưa Juliet ra chứ! Chồng nó đến rồi! 

NHỮ MẪU - Cô ấy chết rồi, cô ấy tắt thở rồi, chết rồi! Trời đất ơi! 

CAPIULET PHU NHÂN - Trời ơi! Nó chết rồi, chết rồi, chết rồi! 

CAPIULET - Để ta xem nào!... Thôi rồi! Lạnh giá rồi! Mạch ngừng, 
chân tay cứng rồi! Trên môi đã từ lâu không còn chút sinh khí! 
Cái chết phủ lên mình con, như băng giá sớm đọng trên cành 
hoa tươi thắm nhất. Ôi, ngày giờ đau khổ! Thương thay cho kẻ 
già cả như ta! 

NHŨ MẪU - Ôi, ngày giờ thê thảm! 

CAPIULET PHU NHÂN - Ôi, giờ phút xót xa! 


(1) Rest: tiền đặt cuối cùng trong lối chơi bài primero. Ý nói một người quyết làm 
một việc gì đến cùng. 

(2) Ý nói: Xin Chúa tha tội cho câu nói đùa nhả nhớt. 

(3) Nguyên văn: đời sống duy nhất. 




RÔMÊÔ VÀ JULIET 


137 


CAPIULET - Tử thần cướp con ta đi để cho ta phải than khóc, 
nhưng lại làm cho ta nghẹn ngào than chẳng thành lời (1) . 

Tu sĩ Lôrân, bá tước Parit, nhạc công ra 

TU SĨ - Thế nào, cô dâu sẵn sàng để đi nhà thờ chưa? 

CAPIƯLET - Sẵn sàng để đi rồi đấy, nhưng đi để chẳng bao giờ trở 
lại nữa! Con ơi, đêm hôm trước ngày cưới của con, tử thần đã 
ăn nằm với vợ con. Nàng nằm kia, như đóa hoa đã bị hắn lấy 
mất nhụy. Tử thần nay là con rể ta, là kẻ thừa kế của ta. Hắn 
đã lấy con gái ta. Ta sẽ chết đi, để lại cho hắn tất cả. Đời 
sông, của cải, tất cả đều là của hắn. 

PARIT - Khát khao bao lâu buổi bình minh hôm nay, để phải nhìn 
cảnh tượng này! 

CAPIULET PHU NHÂN - Ngày hôm nay thật là ngày phải nguyền rủa, 
ngày khổ ải, ngày thê thảm, ngày để cho ta mãi mãi căm thù! 
Đây là giờ thê thảm nhất mà Thời gian được thấy từ khi nó 
cặm cụi rảo bước trên nẻo đường dài. Ta chỉ có một đứa con, 
một đứa con yêu quý, chỉ có mỗi một đứa để làm nguồn vui và 
nguồn an ủi, vậy mà thần chết ác nghiệt đã cướp sống nó đi! 

NHŨ MẪU - Ôi, thê thảm! Ngày hôm nay mới thê thảm, thê thảm 
làm sao! Thật là ngày đau khổ, ngày thảm thê nhất trong đời 
ta! Ôi cái ngày hôm nay, hôm nay, hôm nay, ôi cái ngày mới 
đáng căm ghét! Có ngày nào đen tối hơn không! Ôi cái ngày 
thê thảm, ngày thê thảm! 

PARIT - Ta đã bị lừa dối, bị mất vợ, bị ức hiếp, bị làm nhục, bị sát 
hại! Thần chết đáng căm ghét kia, mi đã đánh lừa ta, đã làm 
hại đời ta, hỡi kẻ tàn bạo!... Ôi, em yêu của anh! Ôi, đời sống 
của anh!... Không, em không còn là đời sống của anh nữa, 
nhưng dù trong cõi chết, em cũng vẫn mãi mãi là mốì tình 
của anh. 

CAPIULET - Ôi, ta phải chịu khinh miệt, chịu dau khổ, bị căm ghét, 
bị hành hạ, bị giết chết! Ồi tai họa, sao mi đến giờ này để tàn 
phá ngày lễ trang nghiêm của chúng ta?... Con ơi, con của cha 
ơi!... Không, con không phải con cha, con là linh hồn của cha! 
Con đã chết rồi!... Trời hỡi trời! Con ta đã chết và nguồn vui 
của ta cũng theo con chôn vùi dưới đất. 


(1) Nhưng ở dưới, Capiulet lại rên la rất nhiều. Có lẽ Shakespeare muốn chế giễu 
ông già lẩm cẩm gàn dở. 



138 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Tư Sĩ - Hãy lặng yên nào! Các người không biết thẹn ư? Phương 
thuốc cứu chữa cho cảnh ngộ tuyệt vọng này đâu phải là sự tuyệt 
vọng. Trước đây, người con gái xinh tươi này là của chung của 
Trời và các người. Bây giờ nàng là của riêng của Trời, và như 
thế còn tốt hơn cho nàng. Phần của nàng mà các người được giữ, 
các người đã không giữ được, các người đã không giữ được khỏi 
tay thần chết. Nhưng phần của nàng trong tay Trời thì được 
sống mãi mãi. Các người chỉ mong nàng được hạnh phúc; thấy 
nàng được bay bổng (1) thì các người sung sướng như được lên 
tiên, vậy mà nay nàng được bay bổng khỏi chín từng mây, được 
lên đến tận trời, thì các người lại khóc lóc. Các người không biết 
đường yêu con, đến nỗi thấy con được sung sướng thì các người 
như bị mất trí. sống với chồng cho đến trăm tuổi bạc đầu, chưa 
phải là hạnh phúc đâu; người vợ sung sướng nhất là người vợ 
được chết trẻ. Hãy lau nước mắt đi và gài những cành mê điệt 
hương vào cái thi thể đẹp tươi này, rồi tuân theo phong tục mà 
đưa nàng tới nhà thờ trong bộ áo quần đẹp nhất. Vì mặc dầu 
thiên tính mềm yếu bắt chúng ta đây đều phải khóc, nhưng 
những hạt lệ của thiên tính chỉ khiến cho lý trí phải mỉm cười. 

CAPIƯLET - Tiệc vui đã chuẩn bị, nay biến thành đám tang. Đàn 
sáo kia chuyển khúc nhạc sầu. Cỗ cưới nay là bữa ăn nhà đám; 
điệu thánh ca trang nghiêm thành câu hát tang tóc u buồn. 
Hoa tặng cô dâu dùng đắp thây ma, ôi, mọi việc quả hoàn toàn 
đổi ngược! 

Tư SĨ - Thôi, tướng công hãy lui gót, và phu nhân nữa, và cả bá 
tước nữa. Ai nấy nên sắp sửa để tiễn đưa cái thi thể xinh tươi 
này đến chỗ an nghỉ cuối cùng. Không biết vì tội lỗi gì mà Bề 
trên đã trừng phạt các người; đừng trái ý Người để Người nổi 
giận thêm nữa. 

Capiulet, Capiulet phu nhân, Parit và Tu sĩ vào 

NHẠC CÔNG I - Thôi, xếp đàn sáo lại mà về thôi. 

NHŨ MẪU - Thôi mời các bác xếp cả lại! Tình cảnh này thật nát cả 
ruột cả gan ra đây (2) . 

Nhủ mẫu vào 


(1> Ý nói lấy được người chồng có địa vị xã hội cao. 

(2) Case : vừa có nghĩa là tình cảnh, vừa có nghĩa là hộp đàn. Nhũ mẫu dùng theo 
nghĩa trên, nhạc công nói theo ý dưới. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


139 


NHẠC CÔNG I {nhìn hộp đàn nát) - Chậc, nát cũng vẫn vá víu được. 

Pitơ ra 

PITƠ - Này, các bác nhạc công ơi! Cho nghe ngay bài Trái tim vui 
đi! Nếu các bác muốn cho tôi sống nổi, thì cho nghe ngay bài 
Trái tim vui đi! 

NHẠC CÔNG I - Sao lại Trái tim vui ? 

PITƠ - Bởi vì, thưa các bác, con tim tôi nó đang dạo bài Não cả lòng 
đây! Các bác cho nghe bài nào vui vui cho khuây khỏa nỗi lòng 
đôi chút! 

NHẠC CÔNG I - Chẳng bài nào cả, bây giờ không phải lúc. 

PITƠ - Không à? 

NHẠC CÔNG I - Không. 

PITƠ - Được. 

NHẠC CÔNG I - Được gì? 

PITƠ - Không được tiền đâu. Có được cái con khỉ, đồ xướng ca vô loài! 

NHẠC CÔNG I - Đồ đầy tớ! 

PITƠ - A, ông lại tương cho mũi dao đầy tớ này vào sọ bây giờ! Các 
anh đừng có giở giọng xàng xe mà ta lại cho nghe một bài 
hành vân {l) lập tức! 

NHẠC CÔNG I - Ca hành vân thì nghe càng thú chứ sao! 

NHẠC CÔNG II - Này, hơn nhau ở lời lẽ, chứ làm gì cái trò giơ dao 
giơ gậy ra. 

PITƠ - Được, các anh muốn lời lẽ thì được lời lẽ. Ta sẽ cất lưỡi dao 
sắc này đi và cho các anh nếm ít lời lẽ nhọn sắc của ta. Trả lời 
cho ra người nhé: 

Hát: Khi tim ta đau 

Khi lòng ta buồn 
Khi đó tiếng tơ đồng... 

Tại sao lại tơ đồng ? Tại sao lại gọi âm nhạc là tiếng tơ 
đồng nào? Trả lời đi, bác Nguyệt này! 

NHẠC CÔNG I - A, vì tiếng đồng tiền nghe êm tai lắm. 

PITƠ - Hay, còn bác Nhị nữa, trả lời đi! 


(1) Đoạn này chơi chữ băng các danh từ âm nhạc. Chúng tôi dịch bằng những cách 
chơi chữ tương tự. 



140 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


NHẠC CÔNG II - Gọi là tiếng tơ đồng vì các nhạc sĩ có bấm dây tơ 
thì cũng chỉ vì đồng tiền. 

PITƠ - Cũng hay đấy! Còn bác Phách này, trả lời đi. 

NHẠC CỒNG III - Tôi chịu đấy, chẳng biết trả lời thế nào. 

PITƠ - A chết, xin lỗi bác, bác lại chỉ biết hát (1) . Thôi thế để tôi trả 
lời hộ bác vậy: Gọi là tiếng tơ đồng là vì cái hạng người như 
các anh thì mạt kiếp cũng chẳng có vàng có bạc. 

Hát: Khi đó tiếng tơ đồng 

Tới xoa dịu nỗi sầu thương 
Vào 

NHẠC CÔNG I - Thằng phải gió! 

NHẠC CÔNG II - Thằng ôn vật!... Thôi chúng ta ra thôi. Chờ nhà 
đám một tí, thế nào cũng được bữa chén. 

Cùng vào 


(1) Ý nói chỉ biết hát, không biết trả lời. 



HÔI NÃM 


CẢNH I 

Một phố ở thành Mantua 


Rômêô ra 

RÔMÊÔ - Nếu sự thực thú vị (1) trong giấc ngủ kia mà tin được, thì 
những giấc mơ của ta đã báo trước tin vui đây. Bà chúa của tim 
ta vẫn yên vị trên ngai vàng. Và suốt ngày hôm nay, một nỗi 
vui khác thường hình như nhấc bổng ta lên khỏi mặt đất với 
những ý nghĩ tươi vui. Ta mơ thấy nàng đến thăm ta và thấy 
ta đã chết - người chết mà vẫn cảm nghĩ được thì giấc mơ cũng 
lạ kỳ thật - Nàng hôn ta trên môi và những cái hôn của nàng 
truyền cho ta một sức sống đến nỗi ta sống lại và thành một vị 
hoàng đế. Chao ôi! Tình yêu mới dịu ngọt làm sao, khi chỉ mới 
hình bóng của tình yêu cũng đã đem lại biết bao vui sướng! 

Bantơda ra 

Ả, tin từ Vêrôna đến!... Thế nào, Bantơda! Có thư của tu sĩ 
đấy không? Người yêu của ta thế nào? Cha ta có được mạnh 
không? Nàng Juliet của ta ra sao? Ta hỏi lại câu này, vì nếu 
nàng được bình yên thì mọi sự đều tốt lành. 

BANTƠDA - Nếu vậy thì tiểu thư rất bình yên, và mọi sự đều tốt 
lành. Thi thể tiểu thư hiện đương an nghỉ trong hầm mộ nhà 
Capiulet, và linh hồn bất diệt của nàng đã lên ở với thiên thần. 
Chính mắt tôi đã nhìn thấy người ta đặt nàng xuống hầm mộ, 
và tôi đã lập tức phi ngựa trạm tới đây để báo tin công tử rõ. 


(1) Có bản chép: con mắt phỉnh phờ (the flattering eye). 



142 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Chết nỗi, tôi xin lỗi công tử vì đã mang tin chẳng lành đến, 
nhưng công tử đã giao cho nhiệm vụ thì tôi phải làm tròn. 

RÔMÊÔ - Thật vậy ư? Nếu vậy thì, hỡi các vì sao, ta thách các 
ngươi đó!... Chỗ ở của ta ngươi đã biết; hãy đi kiếm giấy mực 
cho ta và đi thuê ngựa trạm. Đêm nay ta sẽ đi ngay. 

BANTƠDA - Tôi xin công tử hãy bình tĩnh, sắc mặt công tử tái ngắt 
và hoảng hốt, rõ ràng báo trước chuyện chẳng lành. 

RÔMÊÔ - Chà, ngươi nhầm rồi!... Cứ mặc ta, và ta bảo gì thì cứ thế 
mà làm. Có thư của tu sĩ không? 

BANTƠDA - Thưa công tử, không. 

RÔMÊÔ - Thôi được. Ngươi cứ đi thuê ngựa đi. Ta sẽ tới ngay. 

Bantơda vào 

Ôi, Juliet, đêm nay anh sẽ nằm bên em... Để ta thử nghĩ 
xem phải dùng cách nào dây... Ôi, sao kẻ tuyệt vọng dễ nghĩ 
đến chuyện điên rồ! - Ta nhớ gần đây có một thầy lang. Mới 
đây ta có thấy hắn ăn mặc rách rưới, đôi mày rậm rì, đang hái 
thuốc. Trông hắn gầy còm, sự nghèo khổ cùng cực đã gặm hắn 
chỉ còn trơ xương. Trong cái cửa hiệu tiều tụy của hắn, thấy 
treo một con rùa, một con cá sấu nhồi rơm, và da các thứ cá 
hình thù quái dị. Trên giá hàng chỉ thấy chơ chỏng những hộp 
rỗng, chậu đất xanh rêu, bong bóng súc vật, hạt cây mốc thếch, 
vài mẩu dây thừa và dăm thỏi hoa hồng đóng bánh (1) , gọi là có 
chút mặt hàng. Trông thấy cảnh hắn cùng quẫn như vậy, ta đã 
tự nghĩ: giá ai cần thuốc độc bây giờ thì anh chết đói này bán 
ngay, mặc dầu bán thứ đó sẽ bị luật pháp thành Mantua khép 
tội tử hình. Ôi, chẳng qua là ta đã linh cảm thấy sự cần dùng 
hiện giờ đấy thôi. Và chính kẻ cùng khổ này sẽ bán thuốc cho 
ta... Hình như hắn ở đây thì phải; hôm nay là ngày lễ nên cửa 
hiệu của thằng cha ăn mày này đóng... Này, thầy lang! 

Thầy lang ra 

THẦY LANG - Ai gọi gì ầm ĩ lên thế? 

RÔMÊÔ - Này chú mình, lại đây... Quả tình chú mình nghèo khổ 
thật. Cầm lấy bốn mươi đồng tiền vàng này. Đưa cho ta một 
liều thuốc độc, một liều thuốc thực mạnh có thể truyền nhanh 
đi khắp các mạch máu, kẻ nào chán đời uống vào là lăn ra 


(i) Hoa hồng đóng bánh, dùng làm hương thơm. 



RÔMÊÔ VÀ JƯLIET 


143 


ngay, một liều thuốc đuổi hơi thở ra khỏi cơ thể nhanh và 
mạnh như lửa thuốc súng lòe ra khỏi nòng đại bác vậy! 

THẨY LANG - Tôi có loại thuốc ấy. Nhưng bán thì bị luật pháp 
Mantua khép tội tử hình. 

RÔMÊỐ - Sao? Cùng cực thế này mà sợ chết à? Mặt anh hốc hác vì 
đói, mắt anh đầy vẻ đau khổ của kẻ nghèo túng và bị áp bức, 
lưng anh mang chiếc áo rách tã như áo của kẻ ăn mày bị khinh 
rẻ: thế giới này không phải là bạn anh đâu, luật pháp của nó 
không thương gì anh đâu. Thế giới này làm gì có luật nào 
khiến anh có thể giàu được. Đừng cam chịu nghèo nữa, hãy hất 
luật pháp đi, cầm lấy tiền này! 

THẦY LANG - Sự nghèo đói của tôi thì thuận đấy, nhưng ý chí tôi 
không thuận. 

RÔMÊÔ - Ta trả tiền cho sự nghèo đói của anh, chứ có mua ý chí 
anh đâu. 

THẦY LANG - ông hãy dốc thuốc này vào một thứ nước gì đó mà 
uống. Ông có khỏe bằng hai chục người cũng quay lơ ra ngay. 

RÔMÊÔ - Vàng trả anh đây. Đối với tâm hồn con người, vàng còn 
độc hại gấp bội, trên cái thế giới ghê tởm này, vàng còn giết 
người gấp bao lần mấy liều thuốc khổ mà anh không được phép 
bán. Chính ta mới bán cho anh thuốc độc, chứ không phải anh 
bán cho ta đâu. Thôi, chào anh, mua cao lương mỹ vị mà chén 
cho đẫy. Thuốc độc đây ư? Không, đây là thuốc bổ. Hãy cùng ta 
tới mộ ơuliet, đó là nơi ta phải dùng đến ngươi. 

Cùng vào 


CẢNH II 

Tu phòng của tu sĩ Lôrân 

Tu sĩ Jôn ra 

JÔN (gọi) - Hỡi vị tu sĩ đạo đức của dòng thánh Franxit! Hỡi đạo huynh! 

Tu sĩ Lô rân ra 

LÔRÂN - Nghe như tiếng tu sĩ Jôn. Chào hiền đệ; hiền đệ ở Man tua 



144 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đã về. Thế nào, Rômêô nói sao? Hay nếu chàng có viết thư thì 
hãy đưa thư cho ta. 

JÔN - Ngu đệ có đi tìm một bạn đồng đạo đi chân đất thuộc dòng 
chúng ta để di cùng (1) . Thầy đó đang đi thăm người ốm ở ngay 
trong thành đây. Nhưng khi tìm thấy, thì lính tuần nghi là hai 
chúng tôi ở trong một cái nhà đã bị dịch nên niêm phong luôn cửa, 
không cho chúng tôi ra. Bởi vậy mà ngu đệ không đi Mantua được. 

LÔRÂN - Thế ai mang thư của ta cho Rômêô? 

JÔN - Thưa, thư đây. Ngu đệ không gửi đi được, mà tìm người mang 
về trả đạo huynh cũng không tìm được ai, vì ai cũng sợ dịch. 

LÔRÂN - Thật là đại bất hạnh! Trời, không phải thư thường đâu, 
mà là một lá thư tối ư quan trọng. Sự chậm trễ này có thể gây 
tai vạ lớn. Tu sĩ Jôn, hiền đệ hãy đi tìm một cái đòn bẩy bằng 
sắt và mang ngay vào tu phòng cho ta. 

JÔN - Thưa đạo huynh, ngu đệ xin đi lấy ngay. 

Vào 

LÔRÂN - Bây giờ ta phải một mình đi tới hầm mộ ngay. Nội trong ba 
tiếng đồng hồ nữa, nàng Juliet xinh tươi kia sẽ tỉnh dậy. Nàng 
sẽ nguyền rủa ta vi Rômêô không được biết tin gì về những việc 
đã xảy ra. Nhưng ta sẽ lại viết thư đi Mantua lần nữa, và sẽ giữ 
nàng trong tu phòng chờ Rômêô tới. Thương thay cho cái thây 
ma sống bị giam trong hầm mộ của người chết. 

Vào 


CẢNH III 

Thành Vẽrôna. Cảnh nghĩa địa, giữa có nhà mồ của họ Capiuỉet 


Parit ra, theo sau là một tiểu đồng mang đuốc và hoa 

PARIT - Tiểu đồng, đưa ta bó đuốc. Còn mi thì hãy tránh xa ra... 
Thôi, tắt đuô'c đi, vì ta không muô'n để ai nom thấy. Mi ra 


(l) Tu sĩ dòng Franxit khi đi xa thường đi hai người, để kiểm tra lẫn nhau. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


145 


nằm dưới rặng thủy tùng đằng kia, áp tai xuống mặt đất 
xôp, làm sao cho không bàn chân nào đặt lên đất nghĩa dịa 
này mà mi không nghe thấy, vì đất ở đây mềm và bở do 
người ta đào xới mãi lên. Nếu nghe thấy ai lại gần thì huýt 
còi làm hiệu cho ta biết... Đưa hoa đây. Và hãy làm theo 
đúng lời ta dặn. 

TIỂU ĐỒNG {nói riêng) - Đứng một mình trong cái nghĩa địa này 
khá sợ đấy. Nhưng ta cũng liều. 

Vào 

PARIT - Hỡi đóa hoa thơm, ta rắc hoa trên giường cưới của nàng, 
giường cưới, than ôi! Phủ dưới một tấm màn cát sỏi. Đêm 
đêm ta sẽ tới đây lấy nước thơm tưới hoa. Chẳng có nước 
thơm thì ta sẽ tưới bằng đôi dòng lệ ứa ra từ tiếng khóc than. 
Để tang nàng, ta sẽ đêm đêm tới rắc hoa trên mộ và khóc 
thương nàng. 

Tiểu đồng huýt còi miệng 

Tiểu đồng báo hiệu có người tới. Quân khôn kiếp nào lẩn 
quất chốn này đêm nay, ngăn trở những tang lễ và nghi tiết 
của tình yêu chung thủy? Ô kìa, lại có ánh đuốc!... Hỡi đêm tối, 
hãy che giấu ta đi một lát! 

Nấp 

Rômêô ra, theo sau là Bantơda, mang đuốc, cuốc ưà đòn bẩy 

RÔMÊÔ - Đưa cho ta cuốc và đòn bẩy đây. Và cầm lấy thư này. 
Sáng sớm mai nhớ đưa thư cho tướng công thân phụ ta. Đưa 
đuốc đây. Muốn sống thì nghe lời ta dặn: dù mi nhìn thấy hoặc 
nghe thấy gì cũng phải tránh xa, không được tới ngăn trở công 
việc của ta. Ta bước chân xuông sào huyệt này của tử thần, 
phần là để ngắm dung nhan người yêu, nhưng nhất là để tháo 
ở ngón tay nàng một chiếc nhẫn quý, một chiếc nhẫn mà ta 
phải dùng vào một việc thân yêu. Vậy mi hãy đi đi... Nếu vì 
nghi ngờ điều chi mà mi dám quay trở lại dò xét việc ta sắp 
làm, thì ta thề với trời là ta sẽ xé mi ra từng mảnh và quẳng 
chân tay mi ra bãi tha ma đang thèm xác người này. Giờ phút 
này cũng ghê gớm như quyết định của ta: nó hung ác và tàn 
nhẫn hơn hổ đói và biển dữ. 

BANTƠDA - Thưa công tử, tôi xin đi ngay, và sẽ không dám ngăn 
trở công tử! 


10- SECHXPIA 



146 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


RÔMÊÔ - ừ, thế mới là một lòng một dạ với ta. Đây, ta thưởng cho: ta 
chúc cho ngươi được may mắn. Thôi, từ biệt ngươi, hỡi nghĩa bộc. 

BANTƠDA (nói riêng) - Mặc, ta cứ trôn quanh đây. Bộ mặt công tử 
trông mới ghê làm sao, mà ý định thì thật là khả nghi. 

Vào 

RÔMÊÔ - Hỡi cái miệng đáng căm ghét kia, ruột gan của thần chết, 
ngươi no nê với miệng mồi quý báu nhất trần gian, nhưng ta sẽ 
vành cái hàm thối tha của ngươi ra và bắt ngươi phải nuốt 
thêm mồi nữa. 

Bẩy cửa hầm mộ 

PARIT - Thì ra đây là cái thằng Montaghiu kiêu căng đã bị tội phát 
lưu, cái thằng đã giết biểu huynh của người ta yêu. Có lẽ chính 
vì sự đau buồn này mà nàng đã chết. Nay nó lại đến đây xúc 
phạm tới thi thể người quá cố. Ta phải bắt nó. 

Tiến ra 

- Thằng Montaghiu hèn hạ kia! Hãy ngừng công việc trái 
đạo nghĩa của ngươi lại! Người ta chết rồi mà mi còn muôn báo 
thù nữa ư? Thằng đã bị kết án kia, ta quyết bắt ngươi. Hãy 
tuân lệnh và đi theo ta, vì ngươi sẽ phải chết. 

RÔMÊÔ - Đúng là ta sẽ phải chết, nên ta mđi tới đây... Chảng 
thanh niên tuấn nhã kia ơi, đừng trêu vào một kẻ tuyệt vọng. 
Hãy đi đi, mặc ta ở đây... Hãy nghĩ tới những thây ma kia, 
hãy run sợ mà đi đi. Ta van ngươi, hỡi chàng trẻ tuổi, đừng 
khiến ta nổi giận, đừng đổ thêm một tội ác lên đầu ta nữa... 
Thôi, đi đi. Ta thề với trời là ta còn quý nhà ngươi hơn chính 
bản thân ta. Vì khí giới ta mang theo đây chính là dành cho 
ta đấy thôi. Đừng ở lại nữa, đi đi. Ngươi hãy sống, và sau này 
hãy nói rằng lòng thương của một kẻ điên rồ đã giục giã 
ngươi chạy trôn. 

PARIT - Ta không thèm nghe những lời van xin của ngươi. Ngươi là 
thằng phạm trọng tội, ta phải bắt. 

RÔMÊÔ - Ngươi muốn thách thức ta chăng? Đã thế thì thằng nhãi 
kia, hãy coi đây! 

Đánh nhau 

TIỂU ĐỒNG - Trời ơi, họ đánh nhau kia! Ta phải chạy đi gọi lính 
tuần tới! 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


147 


PARIT (ngã) - Chao ôi, ta bị tử thương rồi!... Nếu ngươi là kẻ dại 
lượng, hãy mở hầm mộ ra và đặt ta nằm bên nàng Juliet - 
(Thở hơi cuối cùng). 

RÔMÊÔ - Ta hứa sẽ làm theo lời yêu cầu của ngươi... Xem là ai 
nào... Bà con của Mơkiuxiô đây, bá tước Parit! Tên gia nhân đã 
bảo gì ta nhỉ, khi ta và hắn đang cùng phi ngựa? Ruột gan ta 
lúc ấy rối bời nên ta cũng chẳng nghe thấy hắn nói gì nữa... 
Hình như hắn nói là Parit lẽ ra đã lấy Juliet. Hắn có nói thế 
thật không? Hay ta đã mơ ngủ mà thấy thế? Hay là vì nghe 
hắn kể chuyện Juliet mà ta đã điên dại tưởng tượng ra vậy 
thôi? Ôi, hõi người cùng có tên với ta trong sổ đoạn trường (1) , 
hãy cho ta cầm tay! Ta sẽ đặt ngươi trong một nấm mộ vinh 
quang... Một nấm mộ? Không, hỡi chàng trẻ tuổi sớm thiệt 
phận, đó là cái vòm của một tòa lâu đài, vì có Juliet nằm đấy, 
và sắc đẹp của nàng khiến nhà mồ này xán lạn như một phòng 
dạ hội dèn đuốc tưng bừng. 

Đặt Parit vào hầm mộ 

Hỡi người đã khuất, hãy nằm đây, kẻ chôn ngươi cũng là 
một kẻ chết rồi. Nhiều khi, những kẻ sắp chết tự nhiên thấy 
vui hẳn lên, người chăm nom họ thường gọi đó là tia chớp trước 
giờ chết... Ôi, ta có thể gọi giờ phút này là tia chớp không nhỉ? 
Hỡi người yêu của ta, hỡi vợ ta ơi! Thần chết đã hút mật ngọt 
của hơi thở em, nhưng chưa xâm phạm được tới dung nhan em; 
màu cờ của sắc đẹp còn đỏ tươi trên môi, trên má em, và lá cờ 
nhợt nhạt của thần chết chưa tới đó được. Tibân! Anh nằm đó, 
trong tấm vải liệm đẫm máu đó ư? Tôi còn làm gì vui lòng anh 
hơn được nữa, vì với chính bàn tay đã cắt đứt tuổi trẻ của anh, 
tôi sẽ chém gẫy tuổi trẻ của kẻ thù anh. Xin anh tha thứ cho 
tôi. Em Juliet yêu quý, sao em vẫn đẹp làm vậy! Phải chăng 
thần Chết cũng si tình, và cái bóng ma xương xẩu hãi hùng kia 
muốn giữ em trong cõi âm u này để tính chuyện ái ân? Vì lo 
như vậy, nên anh sẽ ở lại đây với em, và sẽ không bao giờ rời 
khỏi tòa lâu đài của đêm tôi này nữa. Anh muốn ở đây, ở đây 
với lũ a hoàn của em, những giòi bọ! Oi, đây sẽ là nơi an nghỉ 
mãi mãi của ta; ta sẽ giằng ra khỏi xích xiềng của các hung 
tinh nắm xương thịt đã chán mùi trần thế này! Đôi mắt ta ơi, 


(1) Nguyên vãn: sổ của số phận cay đắng. 



148 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


hãy nhìn một lần cuối; đôi cánh tay ta ơi, hãy ôm một lần cuối! 
Và hỡi đôi môi của ta, nơi hơi thở vào ra, hãy hôn một cái hôn 
trung thực để ký kết vĩnh viễn với tử thần tham lam. (Cầm cái 
lọ thuốc độc) - Nào, lại đây, hỡi người chỉ nẻo đắng cay! Nào, 
lại đây, hỡi kẻ đưa đường chua chát! Hỡi anh lái đò tuyệt vọng, 
hãy đưa ngay vào đá cho tan tành chiếc thuyền anh (1) 2 đã mỏi 
mệt chán chường! Hỡi người yêu quý, anh xin nâng chén vì em! 

Uống thuốc độc 

Ồi thầy lang thật thà, thuốc của thầy hay thật... Thế là ta 
được hôn nàng mà chết! 

Hôn Juliet rồi chết 

Tu sĩ Lôrân ra, cầm đèn, xà beng và mai. 

TU SĨ - Xin thánh Franxit phù trợ cho tôi! Đêm nay đã bao lần 
chân già này vấp phải các nấm mộ í2) . 

Vấp phải Bantơda nằm dưới đất 

Ai thế này? 

BANTƠDA (đứng dậy) - Tôi đây, một người bạn! Một người bạn biết 
rõ người lắm đấy! 

TU SĨ - Chúa ban phúc lành cho anh! Này anh bạn ơi, ngọn đuốc 
nào đằng xa kia đang cháy sáng vô ích giữa đám giòi bọ và 
xương sọ không có mắt vậy? Hình như đuốc thắp trong hầm mộ 
nhà Capiulet thì phải? 

BANTƠDA - Chính phải đấy, thưa tu sĩ. Công tử tôi đang ở trong đó. 
Tu sĩ thường vẫn quý mến công tử tôi lắm. 

TU Sĩ - Ai kia? 

BANTƠDA - Rômêô công tử. 

TU SI - Công tử tới dó từ bao lâu? 

BANTƠDA - Già nửa giờ đồng hồ rồi. 

TU Sĩ - Đi với ta tới chỗ phần mộ đi! 

BANTƠDA - Tôi chẳng dám, thưa tu sĩ. Chủ tôi tưởng tôi đã đi khỏi 
rồi. Công tử đã dùng những lời lẽ ghê gớm dể dọa tôi là nếu 
đứng lại nhòm trộm thì sẽ giết chết. 


(1) Ví thuôc độc với bác lái, và thân thể mình với con thuyền. 

(2) Điềm gỏ, theo dị đoan đương thời. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


149 


TU SĨ - Nếu vậy thì anh cứ đứng đây. Ta đi một mình vậy... Ta lo 
quá. Trời! Ta sợ có điều gì chẳng lành xảy ra. 

BANTƠDA - Lúc nãy, nằm ngủ dưới gốc thủy tùng này, tôi mơ thấy 
chủ tôi đánh nhau với một người rồi giết chết người ấy. 

TU Sĩ {đi về phía nhà mồ) - Rômêô! Chao ôi, máu nào hoen ngưỡng 
cửa đá nhà mồ thế này? Còn những lưỡi gươm vô chủ vấy máu 
đang chiếu ánh nhợt nhạt nơi tịch mịch này là nghĩa thế nào? 

Vào trong nhà mồ 

0, kìa Rômêô! Sao mà tái ngắt vậy!... Còn ai kia nữa? Sao, 
lại cả Parit ư? Mình mẩy đẫm máu ra thế này! Chao ôi, giờ 
phút ác nghiệt nào đã gây ra tai họa thảm thê?... Kìa Juliet 
đã tỉnh! 

Juliet tỉnh dậy, cựa mình 

JULIET - Tu sĩ nhân từ ơi, chồng tôi đâu rồi? Tôi rất nhớ là hiện 
nay tôi phải ở đâu, và nơi đây đúng là chỗ đó rồi... Nhưng 
Rômêô của tôi đâu? 

Có tiếng ồn ào xa xa 

LÔRÂN - Có tiếng gì lao xao... Tiểu thư ơi, hãy rời khỏi nơi đây, nơi 
đây là ổ chết chóc, ổ truyền bệnh, là nơi có những giấc ngủ 
trái lẽ tự nhiên. Một quyền lực mà chúng ta không thể nào 
cưỡng lại được đã khiến dự định của chúng ta tan vỡ. Thôi, ta 
đi thôi! Chồng nàng nằm chết trong lòng nàng đây, còn kia là 
Parit! Đi thôi, ta sẽ đưa nàng vào nương thân trong nhà tu kín. 
Đừng hỏi nữa, lính tuần tới nơi rồi... Nào, hãy đi với ta, hỡi 
nàng Juliet... 

Lại có tiếng động 

Thôi, ta chẳng dám ở lâu hơn nữa... 

Vào 

JULIET - Phải đó, thôi ông đi đi, còn tôi, tôi chẳng đi đâu cả. Gì thế 
này? Một cái chén, người yêu của ta nắm chặt trong tay! A, ra 
là thuốc độc đã chấm dứt đời chàng quá sớm. ích kỉ chưa này, 
uống hết cả, chẳng để lại một giọt nào làm người bạn giúp ta 
theo chàng! Em muốn hôn anh, ngộ may trên môi anh còn giọt 
nào khiến em được uống thuốc bổ mà chết... 

Hôn Rômêồ 


Môi anh hãy còn ấm! 



150 


WILLIAM SHAKESPEARE 


LÍNH TƯẨN I ( trong hậu trường) - Tiểu đồng, hãy dẫn chúng ta đi... 
Ngả nào đây? 

JƯLIET - Có tiếng động thật! Ta phải nhanh tay! 

Cầm lấy con dao của Rômêô 
Ôi, con dao quý báu, đây, vỏ của ngươi đây! 

Tự đâm 

Ngươi hãy nằm nghỉ (1) nơi đây, để cho ta được chết! 

Chết gục trên người Rômêô; lính tuần ra, 
có tiểu đồng của Parit dẫn đường 

TIỂU ĐỔNG - Đây kia, chỗ ngọn đuốc cháy ấy! 

LÍNH TUẦN I - Mặt đất đẫm máu! Phải lục soát ngay nghĩa địa! Một 
số các anh đi ngay đi, thấy ai bắt tất! 

Một số lính tuần vào 

Thật là một cảnh tượng thảm thương! Bá tước nằm chết ở 
đây... Và kia là Juliet, máu me đầm đìa!... Người còn nóng 
này!... Chôn hai ngày rồi mà vừa đây mới chết!... Hãy di báo 
ngay chúa công rõ... Chạy đến nhà Capiulet... Dựng nhà 
Montaghiu dậy... Thêm người tiếp tục tìm kiếm nữa đi! 

Thêm một số lính nữa vào 

Những thảm họa này xảy ra ở đâu thì rõ ràng rồi, nhưng vì 
đâu thì còn phải điều tra mới có thể biết. 

Vài lính tuần ra, dẫn theo Bantơda 

LÍNH TUẦN II - Đây là gia nhân của Rômêô; chúng tôi thấy y ở 
trong nghĩa địa. 

LÍNH TUẦN I - Canh hắn cho kỹ, để chờ chúa công đến. 

Thêm lính ra, dẫn theo tu sĩ Lôrân 

LÍNH TUẦN III - Ông thầy tu này vừa run, vừa thở dài, vừa khóc. 
Bắt được cuốc và mai này mang theo người, lúc ông ta ở phía 
nghĩa địa này đi ra. 

LÍNH TUẦN I - Khả nghi lắm! Giữ cả thầy tu lại. 

Vương chủ và quần thần ra 


(1) Có bản in: rust : Ngươi hãy nằm gỉ nát ở nơi đây. 



RÔMÊÔ VÀ JULIET 


151 


VƯƠNG CHỦ - Tai họa nào bắt ta sớm tinh sương đã phải trở dậy 
thế này? 

Capiulet, Capiulet phu nhản, và một số người ra 

CAPIƯLET - Chuyện gì xảy ra, mà chỗ nào cũng kêu la ầm ĩ vậy? 

CAPIULET PHU NHÂN - Ngoài phố, người thì kêu tên Rômêô, người 
thì kêu tên Juliet, người thì kêu tên Parit, vừa kêu la vừa chạy 
về phía hầm mộ nhà ta. 

VƯƠNG CHỦ - Nỗi lo sợ nào khiến tai ta ù vang vậy? 

LÍNH TUẦN I - Thưa chúa công, đây là bá tước Parit vừa bị giết. 
Rômêô thi nằm chết ở kia. Còn đó là Juliet, đã qua đời từ mấy 
hôm trước, mà bây giờ lại mới chết, thi thể hãy còn ấm. 

VƯƠNG CHỦ - Các ngươi hãy đi tìm kiếm, lục soát khắp mọi nơi, 
xem vì sao mà xảy ra chuyện chém giết hãi hùng này. 

LÍNH TUẦN I - Đây là một thầy tu, và đây là gia nhân của Rômêô, 
người bị giết. Họ có mang theo trong người dụng cụ để cậy cửa 
nhà mồ này. 

CAPIULET - Trời ơi! Bà hãy nhìn kìa, con gái chúng ta mình mẩy 
đẫm máu! Con dao này đã lầm đường rồi: Trông kìa, vỏ nó đeo 
sau lưng (1) tên Montaghiu, mà lưỡi nó lại cắm vào ngực con ta! 

CAPIULET PHU NHÂN - Chao ôi, cảnh tượng này là tiếng cồng gọi 
thân già này về cõi chết. 

Montaghiu và một số người ra 

VƯƠNG CHỦ - Montaghiu, ngươi hãy lại đây. Ngươi đã sớm trở dậy 
để được thấy con trai ngươi, kẻ kế tự của ngươi, đã nằm xuống 
còn sớm hơn. 

MONTAGHIU - Thưa chúa công, vợ thần mới chết đêm nay. Thấy con 
phải tội phát lưu nên đứt ruột mà chết (2) . Lại còn nỗi đau khổ 
nào định mưu hại tuổi già này vậy? 

VƯƠNG CHỦ - Lại mà nhìn sẽ thấy. 

MONTAGHIU - Chao ôi, phường nghịch tử! Có lẽ nào ngươi lại tranh 
bước cha xuống trước dưới mồ! 

VƯƠNG CHỦ - Đừng vội buông lời sỉ mạ. Hãy chờ ta xét những 


(1) Thời đó dao găm đeo sau lưng. 

(2) Nguyên văn: Đau buồn về sự đi đày của con trai đã làm ngừng hơi thở của vợ thần. 



152 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chuyện lạ lùng bí mật này, xem đầu đuôi manh mối ra sao. Lúc 
đó, ta sẽ là chủ soái các tai họa của các ngươi, và nếu cần, sẽ 
dẫn dắt các ngươi về cõi chết (1) . Giờ thì hãy gắng chịu đựng, và 
hãy đặt kiên nhẫn lên trên buồn rầu... Hãy dẫn những kẻ khả 
nghi ra đây. 

Lính tuần dẫn tu sĩ Lôrân và Bantơda ra 

TƯ SĨ - Thần là kẻ bất lực nhất, mà cũng là kẻ khả nghi nhất, vì 
giờ phút cũng như nơi việc xảy ra đều buộc cho thần tội ác gớm 
ghê này. Giờ đây, thần sẵn sàng tự buộc tội và cũng tự gỡ tội, 
tự lên án mà cũng tự bào chữa. 

VƯƠNG CHỦ - Vậy tu sĩ biết gì về chuyện này, hãy nói mau. 

TU Sĩ - Thần xin nói ngắn, vì chút hơi tàn còn lại chẳng cho phép 
thần dài lời. Rômêô, nằm chết ở kia, là chồng của Juliet. Và 
ơuliet, nằm chết ở đây, là vợ trung thành của Rômêô. Chính 
thần đã làm lễ cưới cho họ. Ngày thành hôn bí mật của họ 
cũng là ngày tận số của Tibân, mà cũng vì cái chết của Tibân 
mà tân lang phải bị trục xuất khỏi thành này. Juliet khóc là 
khóc Rômêô đó, chứ không phải khóc Tibân đâu. Ong Capiulet 
đây thì vì muốn con gái ông quên buồn nên đã hứa gả nàng cho 
bá tước Parit và định ép nàng phải lấy bá tước. Thế là nàng 
đến tim thần, và như điên như dại, van nài thần tìm phưong 
kế gì giúp nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân thứ hai này, nếu 
không nàng sẽ tự sát ngay trong tu phòng của thần. Tin ở tài 
mình, thần đã trao cho nàng một liều thuốc ngủ. Đúng như 
thần dự đoán, thuốc này đã khiến nàng bề ngoài nom như đã 
chết. Đồng thời, thần viết thư cho Rômêô, bảo về ngay đêm 
nay, cái đêm thảm thê này, để đưa Juliet ra khỏi chốn nhà mồ 
nàng tạm gửi thân, khi thuốc mê hết hiệu lực. Nhưng người 
mang thư, tu sĩ Jôn, bị việc bất ngờ ngăn trở không đi được, 
nên đã mang thư trả thần tô'i hôm qua. Vì vậy nên đến giờ 
ơuliet tỉnh, thần mới một mình đi tới hầm mộ nhà Capiulet, 
định tâm mang nàng về trú tại tu phòng cho tới khi có cơ hội 
thuận tiện báo tin cho Rômêô biết. Nhưng khi đến nơi, vài 
phút trước khi nàng tỉnh dậy, thì thần đã thấy chàng Parit cao 


(1) Câu này rất khó hiểu. Vương chủ định nói: “ta sẽ là người đầu tiên chết vì đau 
buồn?” (theo ý kiến George lan Duthie) hay “ta sẽ bắt tác giả các đau thương này 
phải chết” (theo cách giải thích của John Dover Wilson). 



RÔMÊÔ VÀ ỊULIET 


153 


thượng (1) và chàng Rômêô thủy chung nằm chết ở đây rồi. 
Nàng tỉnh dậy. Thần khuyên nàng nên đi khỏi nơi đây và kiên 
nhẫn chịu đựng sự trớ trêu của con Tạo. Nhưng bỗng có tiếng 
động. Thần sợ hãi rời khỏi nhà mồ. Juliet quá tuyệt vọng 
không chịu ra theo thần, và hẳn là sau đó đã tự sát. Thần chỉ 
biết ngần ấy sự việc. Chuyện hôn nhân thầm vụng thì vú nuôi 
nàng cũng được dự phần hay biết. Nếu trong việc này đã có tai 
họa nào xảy ra do lỗi lầm của thần, thì cái thân già gần kề 
miệng lỗ này xin cam chịu búa rìu của pháp luật. 

VƯƠNG CHỦ - Ta vẫn biết tu sĩ là người đạo cao đức trọng. Còn gia 
nhân của Rômêọ đâu? Ngươi biết gì hãy nói mau! 

BANTƠDA - Thưa chúa công, thần mang tin tiểu thư Juliet chết cho 
chủ thần biết. Thế là lập tức chủ thần đi ngựa trạm từ Mantua 
tới thẳng nghĩa địa, vào ngay nhà mồ này. Chủ thần giao cho 
thần lá thư này, dặn đưa về trình lão tướng công, và trước khi 
bước vào nhà mồ đã ra lệnh cho thần phải rời khỏi nơi đây, 
nếu không sẽ bị giết chết. 

VƯƠNG CHỦ - Đưa ta xem lá thư... Thế còn kẻ hầu của bá tước, 
thằng bé đã đi gọi lính tuần đâu? Tiểu đồng, chủ mi tới đây 
làm gì? 

TIỂU ĐỒNG - Thưa chúa công, chủ thần mang hoa tới rắc trên mồ 
tiểu thư. Chủ thần ra lệnh cho thần phải tránh xa, và thần đã 
tuân lệnh. Một chốc có người mang đuốc đến định mỏ cửa nhà 
mồ. Được một lát thì chủ thần rút kiếm đánh nhau với người 
ấy, thế là thần chạy đi gọi lính tuần. 

VƯƠNG CHỦ - Thư này xác nhận những lời của tu sĩ... Đây, thư kể 
lại cuộc tình duyên của dôi lứa... Rômêô viết trong thư là khi 
được tin Juliet chết, chàng đã mua thuốc độc của một thầy lang 
nghèo rồi lập tức đến nhà mồ này để nằm bên Juliet mà chết. 
Nào, những kẻ không đội trời chung đâu? Capiulet đâu? 
Montaghiu đâu? Các ngươi hãy xem Thượng đế đã trừng phạt 
chuyện hằn thù giữa các ngươi như thế nào: dể tàn phá hạnh 
phúc của các ngươi, Người đã dùng tình yêu!... Còn ta đây, vì 
đã nhắm mắt làm ngơ trước chuyện bất hòa giữa các ngươi nên 
cũng thiệt mất hai người thân thích. Thế là tất cả chúng ta 
đây đều đã bị trừng phạt. 


(1) Noble : Cũng có thể hiểu là cao quý, ý nói dòng dõi cao quý. 



154 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CAPIƯLET - Montaghiu huynh ông hỡi, hãy cho tiểu đệ cầm tay. Của 
nhà chồng cho con gái, tiểu đệ chỉ dám xin có thế. 

MONTAGHIU - Nhưng tiểu dệ lại có thể tặng huynh ông nhiều hơn 
thế. Vì tiểu đệ sẽ cho dựng một pho tượng Juliet bằng vàng 
ròng. Thành này còn mang tên Vêrôna, thì không còn ai được 
kính trọng hơn nàng Juliet chung thủy. 

CAPIULET - Rômêô cũng sẽ ở bên vợ chàng trong cảnh huy hoàng 
ấy (1) . Cả hai là những nạn nhân đáng thương của mối thù hằn 
giữa chúng ta (2) . 

VƯƠNG CHỦ - Buổi sáng nay thật tịch mịch buồn bã, mặt trời vì đau 
buồn cũng chẳng muốn hiện ra. Thôi, ta hãy đi thôi, để còn nói 
chuyện thêm về những sự việc buồn thảm này. Có kẻ ta sẽ tha 
tội. Có kẻ ta sẽ trừng phạt. Vì từ xưa tới nay, chưa từng có 
chuyện nào thảm thương hơn chuyện nàng Juliet và chàng 
Rômêô của nàng. 

Cùng vào 


(1) Ý nói Capiulet cũng sẽ cho đựng một pho tượng Rômêô bằng vàng bên cạnh 
tượng Juliet. 

(2) Câu này (Poor sacrifices of our enmityỉ) cũng có thể hiểu là: “chuộc lại mối hằn 
thù giữa chúng ta như vậy thật cũng chẳng xứng đáng nào!” (cánh giải thích của 
Deighton, do J. D. Wilson đẫn). 



HAMLET 


Bi kịch năm hồi 

ĐÀO ANH KHA, BÙI Ý, BÙI PHỤNG dịch 



In theo cuốn: Wiliam Sêcxpia, Rômêô và Juliet-Hămlet-Ôtenlô-Macbet- 
Côriôlan, Nxb Văn hóa, Viện Văn học, Hà Nội, 1963. 



TIÊU DẢN VE HAMLET 


Shakespeare viết Hamlet vào khoảng năm 1601 theo thể tuồng 
(meỉodrame) là hình thức nghệ thuật sân khấu phổ biến ở nước Anh thời 
bấy giờ; về sau qua nhiều lần trình diễn, tác phẩm bị tam sao thất bản, 
ông tự tay chỉnh lý dần tác phẩm, văn bản cuối cùng theo thể kịch nói 
xuất bản năm 1623 được dùng cho đến ngày nay. Kịch bản của Hamlet 
phỏng theo một truyện dân gian Đan Mạch, truyện này đã được thầy tu 
Đan Mạch tên là Grammaticut (Saxo Grammaticus sao chép lại từ ba thế 
kỷ trước; đến năm 1572, nhà biển soạn Pháp tên là Belơforét (Louỉs de 
Belleforest) dựa vào đó mà viết Câu chuyện bi thảm thứ năm trong tập 
truyện của ông. Đây là chuyện một vị thái tử tên là Amlet (Amleth) phải 
giả điên để tìm cách báo thù cho cha, vì người chú ruột đã giết cha 
chàng, lấy mẹ chàng và cướp đoạt ngôi vua. 

Tuy rằng kịch bản của Shakespeare dựa trên câu chuyện đỏ nhưng 
chủ đề tư tưởng cũng như tính cách các nhân vật của bi kịch Hamlet 
hoàn toàn khác hẳn hai bản văn kia. Amlet của Grammaticut là “một con 
người có thể sánh với thần thánh, làm được những việc tày trời như 
Hecquyn”. Amlet của BelơỊorét là một con người có sức “chiến thắng được 
số mệnh nhờ đức kiên trì nhẫn nại, nêu lên một tấm gương vĩ đại và 
dũng cảm". Hamlet của Shakespeare không thuộc vào loại những con 
người tượng trưng đơn giản đó, củng như chủ đề câu chuyện không phải 
chỉ là sự trả thù. Dưới ngòi bút của Shakespeare, Hamlet là một điển 
hình hiện thực phức tạp, một con người đa dạng mà tính cách chủ yếu là 
hoài nghi, bất bình đối với xã hội trong đó chàng đang sống, chàng đã 
vùng lèn kháng cự cuộc sống đen tối và cuối cùng thành nạn nhản của 
cuộc sống đó. 

Hamlet mở đầu giai đoạn sáng tác bi kịch của Shakespeare, là vở 
kịch có ý nghĩa tâm lý xã hội sâu sắc nhất trong các vở kịch của ông. Ông 
xây dựng tác phẩm này vào thời kỳ đã từng trải nhiều về cuộc sống, sau 



158 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


hai mươi năm bồn ba chìm nổi trong xã hội nước Anh thời bấy giờ. Đó 
củng là thời kỳ mà tích lũy sơ khai của tư bản Anh đang đẻ ra những 
mâu thuẫn xã hội gay gắt chưa từng thấy, sự cướp đoạt làm giàu của giai 
cấp tư sản cấu kết với phong kiến đang bần cùng hóa quảng đại nhân 
dân, đồng tiền vạn năng và cường quyền chà đạp lên công lý, bao nhiễu 
quan niệm nhân đạo làm giá trị tinh thần của thời đại Phục hưng đổ vờ 
trên nền móng thối nát của xã hội tư bản đang thành hình. Con người lý 
tưởng của thời đại Phục hưng, mà trước đây Shakespeare biểu hiện trong 
các vở kịch của ồng, cũng bị tan vỡ theo. 

Trong hoàn cảnh xã hội tư sản Anh mới ra đời “mình đã tắm đầy 
bùn máu” (Kác Mac), một kiểu con người mới cũng ra đời theo: đó là con 
người đau khổ và bất bình trước thực tế phủ phàng của một xã hội đen 
tối đầy rẫy tội ác, con người băn khoăn muốn đánh giá lại toàn bộ cuộc 
sống trước mắt nó. Hamlet chính là hiện thân của kiểu người mới ấy. Bởi 
thế Hamlet là một nhân vật hết sức đặc biệt và độc đáo, chưa từng có 
trong nền văn hóa thế giới trước đó, cũng như không thể có nữa về sau 
này. Đó là một con người vốn thừa kế những tinh hoa của thời đại Phục 
hưng: bẩm chất thông minh, tư tưởng tự do khoáng đạt, tâm hồn cao quỷ, 
tấm lòng nhạy cảm. Xuất thân trong hàng quý tộc mà đã sớm gặp cảnh 
ngộ đắng cay chua xót, chàng sớm nhìn thấy mặt thật của xã hội, “sự áp 
bức của kẻ bạo ngược, sự trì chậm của công lý, hỗn xược của cường quyền, 
miệt thị của kẻ bất tài...”, cho nên trước mắt chàng cả thế giới chỉ là “một 
ngục thất rộng lởn”, và “Đan Mạch này là một ngục thất đáng ghê tởm 
nhất”. Thực tế phũ phàng của cuộc sống đã làm cho chàng phải đánh giá 
lại tất cả mọi quan hệ trong cuộc sống - từ tình họ hàng, tình vợ chồng, 
cho đến tình mẹ con, và cả đến tình yêu. Thậm chí, trong cơn giày vò của 
đau khổ, chàng đã có lúc băn khoăn đặt lại cả vấn đề to lớn nhất: “Sống, 
hay không nên sống...”. 

Nhân vật hoài nghi Hamlet là một hiện tượng có ý nghĩa lịch sử: đó 
là lần đầu tiên trong văn học thế giới, một nhân vật dám lẽn tiếng hoài 
nghi cả một xã hội và công nhiên lôi nó ra giữa tòa án của công chúng, 
của nhản loại. Bởi thế, hoài nghi của Hamlet không phải là thứ chủ 
nghĩa hoài nghi tiêu cực, nó có một tác dụng tích cực đặc biệt, vì nó 
chính là phát súng đầu tiên của nhân loại bắn vào thành trì của chủ 
nghĩa tư bản ngay giữa lúc đang xây dựng. Giá trị tư tưởng vĩ đại của vở 
kịch Hamlet là ở chỗ ấy. 

Về mặt nghệ thuật, Shakespeare đã xây dựng một nhân vật điển hình 
rất sinh động, có chiều rộng và chiều sâu, một nhân vật dường như đang 



HAMLET 


159 


sống trong thực tế với toàn hộ cân não và trái tim, ngay cả với tiềm thức 
nữa. Mặc dầu hoài nghi và mỉa mai công kích tất cả, Hamlet vẫn mang 
trong người một trái tim yểu đương nồng cháy, một tình bạn chăn thành, 
và trong thâm tâm chàng vẫn tin tưởng ở sự chiến thẳng cuối cùng của lẽ 
phải, của chính nghĩa, bởi vậy hành vi của chàng luôn luôn cao quý, 
thẳng thắn, đại lượng. Hình tượng Hamlet không ngừng lớn lên trong 
diễn biến của kịch, bởi vì nội tâm nhân vật có quá trình phát triển sâu 
sắc của nó. Từ chỗ hoài nghi, chán nản, Hamlet dần dẩn xác định được 
nhận thức về thế giới khách quan, tìm lại được nghị lực sông, và để 
chống lại cái ác, chàng đã trở nến kiên quyết hơn, khôn ngoan hơn. Một 
nhân vật như thế, thật là phức tạp mà củng thật là sinh động, hiện thực. 

Ngòi bút hiện thực của Shakespeare không những chỉ thành công ở 
nhân vật chính Hamlet, mà còn thành công ở những nhân vật thứ yếu và 
nhân vật phụ nữa. Bất kỳ nhân vật xuất hiện nhiều hay ít trên sân khấu, 
ở đâu chúng ta củng nhìn thấy những con người rất độc đáo và điền 
hình: Clôđiut, chú ruột của Hamlet là một kẻ nham hiểm, miệng ngoài 
luôn luôn dường mật mà bụng dạ gươm đao; Pôlôniut, một lão già ti tiện, 
giả dối lại nghiêm khắc và độc đoán, tính hay giễu cợt mà xiểm nịnh, sâu 
cay; Giêctrut, một người đàn bà yêu con nhưng sa ngã, nhẹ dạ, yếu đuối; 
Ôphêlia, một người con gái có trái tim chung thủy, nhưng lại sợ lễ giáo, 
cường quyền; Hôraxiô, một thư sinh lúc nào củng nói giọng học thức, một 
người bạn trung thành và dũng cảm; Ôxric, một vai không quan trọng gì 
nhưng củng được vẽ rất rõ nét, khiến người xem thích thú liên tưởng đến 
bao nhiêu kẻ khác như hắn, đần độn, bất tài, kiểu cách chỉ nhờ giàu sang 
mà leo được thang danh vọng. Từ cửa miệng của hai người đào huyệt, 
chúng ta củng đủ thấy ý nghĩa của quần chúng nhân dân nước Anh thời 
bấy giờ đối với luật pháp, lễ nghi và cả cái xã hội mà ỏ đấy “mọi người 
đều điên cả”. 

Củng như trong các vở kịch khác của Shakespeare, ngôn ngữ trong bi 
kịch Hamlet là một ngôn ngữ rất điêu luyện. Đặc biệt ở đây, để diễn tả 
tính cách và tâm lý phức tạp của nhân vật trong mỗi tình huống, ngoài 
việc vận dụng những hình tượng và ẩn dụ rất phong phú, Shakespeare đã 
vận dụng đến cao độ phương tiện nhịp điệu. Ngôn ngữ tinh vi này làm 
cho tác phẩm toát ra một nội dung triết lý sắc sảo và một màu sắc trữ 
tình rất nên thơ. 

Từ hơn ba thế kỷ nay, vở kịch Hamlet không ngừng làm xúc động 
quần chúng ở nước Anh cũng như ở khắp các nước khác trên thế giới. 
Vượt qua thử thách của thời gian và không gian, nó đã lôi cuốn hàng 
nghìn triệu người, luôn luôn gây được cảm xúc mạnh mẽ trong quần 



160 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


chúng nhân dân các nước và nêu lên cho mọi người những vấn đề phải 
suy nghĩ. Sở dĩ có hiện tượng đó là vì xã hội tư bản, từ ngày ra đời ở 
nước Anh, trải qua thời kỳ thống trị thế giới, cho đến ngày nay tuy đương 
tàn tạ trên quá phân nửa địa cầu, nhưng vẫn còn là vấn đề thiết cốt mà 
nhân loại không ngừng phải quan tâm giải quyết . Mặt khác, nhân vật 
Hamlet là một thành công lớn lao về nghệ thuật, mỗi con người trong thời 
đại tư bản chủ nghĩa hay đã từng sống trong xã hội tư sản đều có thể 
nhìn thấy có mình ở trong Hamlet, đều có thể cảm thông với người trong 
kịch, cùng ngậm ngùi hay cùng căm giận với người trong kịch. 

Người ta đã viết rất nhiều để tản tụng và bình luận vở kịch Hamlet. 
Nhưng các nhà phê bình của giai cấp tư sản đã không nhận thấy chủ đề 
xã hội của tác phẩm vĩ dại này . Nhiều người trong bọn họ cho rằng chủ 
đề là sự trả thù, những người khác cho là sự hoài nghỉ, tựu trung, họ đều 
không nhận thức được đúng đắn ý nghĩa thời đại to lớn của tác phẩm, về 
tính cách của nhân vật Hamlet, nhiều nhà văn và nghệ sĩ tiến bộ trên thế 
giới đã có những quan điểm không giống nhau. Có người cho rằng 
Hamlet thiên về suy nghỉ nhiều hơn hành động, nhưng giới sân khấu 
Liên Xô (củ) gần đây lại nhấn mạnh khía cạnh hành động của nhăn vật. 
Có người cho bản chất Hamlet bấp bênh yếu đuối, trái lại, đa số nghệ sĩ 
tiến bộ gần đây diễn đạt Hamlet thành một hình ảnh có dũng khi. Sở dĩ 
có những điểm khác nhau trong nhận thức về tính cách của Hamlet, vì 
đây là điển hình anh hùng thuộc thời đại Phục hưng, một nhân vật đặc 
biệt phức tạp, cho nên mỗi nghệ sĩ chân chính đều cố thể hiểu nó ở khía 
cạnh hợp với thị hiếu và mục tiêu nghệ thuật của mình. Phong trào trình 
diễn vở kịch này trên sân khấu các nước đã đễ ra một số diễn viên lừng 
lẫy tiếng tăm vì tài thể hiện nhân vật Hamlct như các nghệ sĩ Xamôilôp 
(Liên Xô củ), Vittôriô Hatxman (Đức), Moitxi (Anbani), Paulơ Cơnfin 
(Anh)... mỗi người đều có quan điểm và cách thể hiện riêng. Bí quyết 
thành công của những nghệ sĩ đó là họ đã đứng trển cơ sở chủ nghĩa 
hiện thực và tư tưởng nhân đạo của Shakespeare để phát huy mọi khả 
năng diễn đạt của mình. 

Với bi kịch Hamlet, trong văn học thế giới, Shakespeare đã mở đường 
cho phương pháp xây dựng nhản vật điển hình đa dạng, trên cơ sở phân 
tích sâu sắc tâm lý của nhân vật và triết lý của cuộc sống. Vì thế, tác 
phẩm này đã từng làm mẫu học tập và gợi hứng cho nhiều thi hào, văn 
hào ở các nước. Nhiều nhà nghiên cứu văn học đã nêu lên ảnh hưởng rỏ 
rệt của Hamlet cùng những vở kịch khác của Shakespeare trong 
Picmaliôn của Bơcnơt Sô, Hecnani của Victo Huygô, Bôrit Gôđunôp và 
Epghêni Ồnêghin của Puskih, Fauxtơ và Vecte của Geuth, Sức mạnh bóng 



HAMLET 


161 


tôi của Lep Tônxtôi, Khuất Nguyên của Quách Mạt Nhược... (và chính 
những tác giả đó củng đã từng công nhận ảnh hưởng to lớn của 
Shakespeare đối với mình). 

Đến ngày nay, Hamlet vẫn không hề mất giá trị hiện đại của nó. ơ 
các nước Phương Tây, Hamlet đang chiếm một vị trí quan trọng trong 
phong trào trình diễn kịch Shakespeare sau đại chiến thứ hai, nhằm phục 
hưng chủ nghĩa hiện thực và phát huy tư tưởng nhân đạo của nhà thơ 
viết kịch vĩ đại. ơ Liên Xô củ và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Au, 
Hamlet không ngừng có thêm những tài năng mới thể hiện nó trên sân 
khấu và công chúng mới ưa thích nó. Giữa thời kỳ hai hệ thống xã hội 
song song tồn tại và thi đua trong hòa bình, Hamlet với ý nghĩa phê phán 
xã hội cũ của nó, vẫh tiếp tục nêu lên cho nhân dân các nước một bài học 
thấm thìa để suy nghĩ và hành động. Như lời nhà phê bình Xô viết 
Êmêlianôp nói, “Hamlet, ở thời đại chúng ta, là một vở kịch anh hùng”. 
Hamlet làm quen với nhân dân Việt Nam kể củng hơi muộn, nhưng chắc 
chắn nó sẽ được nhân dân ta ưa thích. 

Khi xem bi kịch Hamlet, chúng ta cần tránh khuynh hướng lấy quan 
điểm của người thời nay để chỉ trích quan điểm của người thời xưa. Cần 
đặt nhân vật Hamlet vào những hoàn cảnh lịch sử của nó mà nhận định. 
Giữa thời kỳ chủ nghĩa tư bản đang cổ xu thế hưng thịnh mạnh mẽ ở 
nước Anh, một nhân vật có tư tưởng hoài nghi và thái độ bất bình như 
Hamlet là một hiện tượng hết sức đặc biệt, nói lên tầm vĩ đại của tư 
tưởng nhân đạo của Shakespeare. Nếu như Hamlet có lúc đã nói những 
lời tin tưởng vào định mệnh, thì đó là một điều không thể tránh khỏi, 
cũng như nhân vật Hamlet không thể nào tránh khỏi bước đường cùng 
đau xót trong xã hội thời bấy giờ. Ngày nay chúng ta đã có tư tưởng chủ 
nghĩa Mác - Lènin và Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo, dĩ nhiên là 
chúng ta khống còn có lý do để hoài nghi như Hamlet, mà chúng ta nâng 
cao lòng căm ghét xã hội cũ tiềm tàng trong Hamlet để quyết tâm hơn 
nữa tiến lèn con đường xã hội chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa vĩnh viễn 
giải phóng con người. 

Trong khi dịch tác phẩm này qua nguyên bản, chúng tôi đã tham 
khảo thêm hai bản Nga văn của Môrôzôp và Paxtơnac, bản Trung văn 
của Chu Sinh Hào, bản quốc tế ngữ Espêrantô của Zamenhôp, và bốn 
bản Pháp văn của Duy van, Guybilông, Giđơ, Caxtơlanh. Ớ đây chúng tôi 
xin tỏ lời cảm tạ nhà thơ Nga Kônxtatin Guxèp đã cung cấp cho chúng tôi 
nhiều tài liệu nghiên cứu của Liên Xô về lỉamlet và Shakespeare. 

NHỮNG NGƯỜI DỊCH 


11 - SECHXPIA 



NHÂN VẬT 


CLÔĐIƯT 

( Claudius) 

HAMLET 

(Hamỉet) 

PÔLÔNIƯT 

(Polonius) 

HỒRAXIÔ 

(Horatio) 

LAƠCTƠ 

(Laertes) 

VÔNTIMAN 

( Voltemand) 

CORNÊLIUT 

( Corneỉius ) 

RÔDENCRAN 

( Rosencranth ) 

GHINĐƠNXTƠN 

( Guildenstern ) 

ÔXRIC 

(Osric) 

MỘT NHÀ QUÝ PHÁI 

MỘT Tư Sĩ 


MACXENLƯT 

(Marcelỉus) 

BƠCNAĐÔ 

(Bernardo) 

FRANXIXCÔ 

(Francỉsco) 

RÂYNANĐÔ 

(Reynaldo) 

CÁC ĐÀO KÉP 


HAI TÊN HỂ 


NHỮNG NGƯỜI ĐÀO HUYỆT 

FORTINBRAT 

(Fortinbras) 

MỘT ĐẠI ỨY NA UY 


CÁC SƯ THẦN ANH CÁT LỢl 


Vua nước Đan Mạch 

Con vua trước, cháu gọi vua 
hiện tại bằng chú 

Đại thần 

Bạn của Hamlet 

Con Pôlôniut, anh Ôphêlia 


[ Các quan trong triều 




Võ quan 
Võ quan 
Lính 

Người hầu của Pôlôniut 


Hoàng tử nước Na Ưy 



HAMLET 


163 


GIECTRUT (Gertrude) Hoàng hậu Đan Mạch, 

mẹ của Hamlet. 

ÔPHÊLIA (Ophelia) Con gái Pôlôniut. 

Các đại thần, các vị phu nhân, các võ quan, 
các sứ giả và quân hầu. 

HỒN MA CỦA CHA HAMLET. 


Kịch xảy ra tại Đan Mạch. 



HỒI MỘT 


CẢNH I 

Enxơnơ a \ Trên sân thượng trước lâu đài 


Franxỉxcồ đứng gác . Bơcnađô ra, tiến về phía anh 
BƠCNAĐÔ - Ai đó! 

FRANXIXCÔ - Không, hãy trả lời tôi. Đứng lại, xưng tên đi! 

BƠCNAĐÔ - Thánh thượng vạn tuế^. 

FRANXIXCÔ - Bơcnađô đấy, phải không? 

BƠCNAĐÔ - Chính hắn đây. 

FRANXIXCÔ - Anh đến đúng giờ gớm nhỉ. 

BƠCNAĐÔ - Mười hai giờ khuya rồi đấy, về ngủ đi, Franxixcô! 

FRANXIXCÔ - Cám ơn anh đến đổi phiên nhé. Trời rét quá, cóng cả 
ruột lại. 

BƠCNAĐÔ - Cậu đứng canh yên ổn đấy chứ? 

FRANXIXCÔ - Yên lắm, lặng ngắt như tờ (3) . 

BƠCNAĐÔ - Thôi chào cậu, có gặp Hôraxiô và Macxenlut, bọn cùng 
phiên canh với mình, thì giục họ rảo bước lên nhé! 

FRANXIXCÔ - Nghe như các anh ấy đang đến kia. Ai? Đứng lại! 

Hôraxiô và Macxenlut ra 
HÔRAXIÔ - Bạn của đất nước này cả. 


(1> Một kinh thành nước Đan Mạch (tẽn Đan Mạch là Henxingơ). 
(2> Câu trả lời theo tục lệ phong kiến ngày xưa. 

(3) Nguyên văn: “không có một con chuột nào động cựa”. 



HAMLET 


165 


MACXENLUT - Thần dân của đức vua Đan Mạch đây mà. 

FRANXIXCÔ - Thôi chào các anh, tôi về đây. 

MACXENLUT - Chào chú, chú thật là chịu khó. Ai đến thay phiên 
cho thế. 

FRANXIXCÔ - Bơcnađô, thôi chào các anh. (Franxixcô vào) 

MACXENLUT (tiến lèn) - Ớ, Bơcnađô! 

BƠCNAĐÔ - Tôi đây, anh Hôraxiô đấy phải không? 

HÔRAXIÔ - Còn ai vào đây nữa. 

BƠCNAĐÔ - Chào anh Hôraxiô, chào anh bạn quý Macxenlut. 

MACXENLUT - Sao, đêm nay hồn có hiện lên nữa không? 

BƠCNAĐÔ - Chẳng thấy gì cả. 

MACXENLƯT - Hôraxiô cho rằng đó chỉ là ảo tưởng của chúng ta 
thôi, và nhất định không chịu tin cái cảnh tượng khủng khiếp 
chúng ta đã từng trông thấy hai đêm liền đó. Vì thế, tôi mời 
anh ấy cùng canh đêm nay, nếu hồn ma có hiện lên lần nữa thì 
anh ấy có thể xác minh cho đôi mắt của chúng ta và nói 
chuyện với hồn ma. 

HÔRAXIÔ - Thôi đi, thôi đi! Hồn chẳng hiện ra đâu. 

BƠCNAĐÔ - Thì hãy cứ ngồi xuống đây một lát đã nào, để chúng 
tôi kể lại một lần nữa, chẳng anh lại cứ khăng khăng không 
chịu nghe những điều chúng tôi đã mắt thấy rành rành hai 
đêm liền. 

HÔRAXIÔ - Thì chúng ta hãy ngồi xuống, nghe Bơcnađô kể lại vậy. 

BƠCNAĐÔ - Đêm qua, khi ngôi sao kia, (chỉ ngôi sao ) - từ địa cực đi 
hết vòng về phía trời Tây, rực sáng cả một khoảng trời như lúc 
này đây, chuông nhà thờ buông một tiếng, Macxenlut và tôi... 

MACXENLƯT - Im! Nhìn kìa, hồn lại hiện lên kia kìa. 

Hồn ma hiện ra 

BƠCNAĐÔ - Này giông quá, hệt như đức vua đã mất. 

MACXENLUT - Hôraxiô, anh là người học thức ( , 1} hãy nói chuyện với 
hồn ma đi. 


(1) Ý nói: Là người học thức, biết tiếng Latinh (ngôn ngữ của nhà thờ) thì mới có 
thể nói chuyện dược với hồn ma. 



166 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BƠCNAĐÔ - Trông có hệt như đức tiên đế không nào? Anh nhìn kỹ 
xem, anh Hôraxiô. 

HÔRAXIÔ - In hệt. Tôi kỉnh ngạc và sợ hãi phát run lên. 

BƠCNAĐÔ - Hình như hồn ma muốn chúng ta hỏi chuyện. 

MACXENLUT - Hôraxiô, anh hỏi đi! 

HÔRAXIÔ - Ngươi là ai mà thừa lúc đêm hôm khuya khoắt này hiện 
hình về, oai phong lẫm liệt, in như đức tiên đế xưa mỗi lần 
người xuất trận. Vì thượng đế, ta ra lệnh cho ngươi nói lên. 

MACXENLUT - Hồn ma phật ý đấy. 

BƠCNAĐÔ - Kìa, hồn ma đang đường hoàng đi mất kìa. 

HÔRAXIÔ - Đứng lại! Nói đi! Nói lên! Ta ra lệnh cho người nói lên! 

Hồn ma biến mất 

MACXENLUT - Hồn ma biến mất rồi, chẳng chịu trả lời đâu. 

BƠCNAĐÔ - Thế nào? Anh Hôraxiô, trông anh run sợ, xanh xám cả 
mặt mày. Có còn là ảo tưởng nữa không? Anh nghĩ thế nào? 

HÔRAXIÔ - Lạy Chúa, tôi thật không thể tin có một chuyện như 
thế, nếu mắt không được thực sự nhìn thấy rõ ràng. 

MACXENLUT - Trông có hệt như đức tiên đế không? 

HÔRAXIÔ - In hệt, y như anh giống anh thôi. Cũng bộ giáp trụ xưa 
như khi người chiến đấu với bọn Na Uy tham tàn; cũng một 
nét cau mày ấy, giận dữ như lúc thương nghị với kẻ địch. Người 
đã bổ mạnh chùy xuống mặt băng (1) . Kỳ lạ quá! 

MACXENLUT - Cũng như hai lần trước dây, đúng vào lúc dêm khuya 
thanh vắng này, trong lúc chúng tôi đương canh, người hiện ra, 
dáng uy nghi lẫm liệt. 

HÔRAXIÔ - Hồn ma hiện lên có ý gì, tôi chẳng rõ; nhưng theo ý 
tôi, thì đây là điềm báo trước một tai họa bất thường cho đất 
nước ta. 

MACXENLƯT - Thôi, ngồi cả xuống đây, rồi bạn nào biết xin nói cho 
hay: chứ tại sao lại phải tuần phòng nghiêm ngặt, chặt chẽ 
như thế, làm cho thần dân trong nước đêm đêm phải vất vả, 
tại sao ngày ngày lại phải đúc thêm súng đồng, phải mua mãi 


(1) Có bản in là “Polack” (có nghĩa là một người Ba Lan) - Chúng tôi dịch theo bản 
Collins in là “Pollax” (có nghĩa là cái chùy) 



HAMLET 


167 


của nước ngoài quân trang, quân dụng; tại sao cứ phải thúc 
bách phường thợ đóng tàu, bắt họ đầu tắt mặt tối ngày đêm, 
không nghỉ cả ngày chủ nhật. Có chuyện gì sắp xảy ra mà vội 
vã đổ mồ hôi, quần quật ngày liền đêm, đêm liền ngày như 
thế? Bạn nào biết, xin nói cho hay? 

HÔRAXIÔ - Tôi biết, ít ra đó cũng là điều hiện nay thiên hạ xì xào 
bàn tán. Đức tiên đế mà hồn vừa hiện lên cho ta thấy, đã bị tên 
Fortinbrat xứ Na Ưy, vì lòng kiêu căng, hiếu thắng, thách một 
trận tử chiến; nhưng chính y lại chết dưới lưỡi gươm của 
Hamlet (1) anh hùng; chiến công ấy đã khiến danh người lừng 
lẫy khắp cả cái phần thế giới mà chúng ta biết được này. Chiếu 
theo bản giao ước đã ký kết giữa hai bên, và đúng theo tinh 
thần hiệp sĩ, một khi y bại trận, thì không những mạng phải 
mất, mà đất cũng phải nhường cho người chiến thắng. Ngược 
lại, đức vua ta cũng cam kết sẽ mất cho y một phần đất tương 
xứng, nếu y thắng. Vậy thì, cứ theo lời giao ước và theo nội 
dung điều khoản đã nghi, đất đai của Fortinbrat đã thuộc về 
Hamlet tiên đế rồi. Thế mà ngày nay, con y vốn là một gã 
không hiểu biết gì về việc đời, bồng bột sôi nổi, đã vơ vét quàng 
xiên trên biên cương Na Uy một lũ hung đồ vô lại (2) chỉ cần có 
ăn thì việc gì táo bạo cũng chẳng từ. Ảm mưu của chúng không 
ngoài việc dùng binh lực và những điều khoản cưỡng bức để 
đoạt lại những đất đai cha y đã để mất. Chuyện này, triều thần 
ta đã thừa biết. Tôi cho rằng đó chính là nguyên nhân việc phải 
canh phòng nghiêm ngặt, phải vội vàng hấp tấp, sẵn sàng 
chuẩn bị trên khắp đất nước chúng ta. 

BƠCNAĐÔ - Tôi cũng nghĩ không thể có nguyên nhân nào khác 
nữa. Rất có thể cũng vì thế, hồn ma mang điềm gở vừa rồi 
hiện lên trong giờ canh của chúng ta, giáp phục in hệt đức 
tiên đế là người đã từng và vẫn là đầu mối của những cuộc 
chiến chinh. 

HÔRAXIÔ - Hạt bụi nhỏ cũng đủ làm bận mắt tâm linh chúng ta. 
Giữa thời quốc gia La Mã phồn thịnh và quang vinh đến cực 
điểm, mà ngay trước khi Xêda uy quyền lệch đất gục ngã, bao 
nhiêu mồ mả đều rỗng không; những người chết khoác vải 


(1) Đây là Hamlet phụ vương. 

(2) Có bản in là: a ỉist of laiuless resolutes. Có bản là: a list of landless resolutes 
(Chúng tôi theo bản trên). 



168 


WỈLLIAM SHAKESPEARE 


liệm, ú ớ gào rú khắp các nẻo đường La Mã; những vì sao kéo 
dài đuôi lửa, sương đọng máu, mặt trời quái gở và mặt trăng 
lạnh lẽo chi phối bờ cõi của Hải vương cũng bệnh hoạn ô' vàng 
vì nguyệt thực như sắp đến ngày tận thế. Những điềm báo 
trước biến cố hãi hùng ấy, khác nào sứ giả đi trước định mệnh, 
khúc giáo đầu mở đường cho tai họa sắp xảy ra. Chính những 
điềm ấy, ngày nay trời đất đang cùng nhau biểu hiện ra trên 
đất nước chúng ta, cho thần dân ta trông thấy. 

Hồn ma lại ra 

Suỵt! Nhìn kia, hồn lại hiện ra đây. Tôi quyết ra cản 
đường, dù có bị đánh tan thây chăng nữa. Đứng lại! Hỡi ảo 
ảnh kia! Nếu hồn có một âm thanh nào, nếu nói lên được, thì 
nói với ta đi! Nếu có một việc thiện nào đó phải làm, để cho 
hồn được an ủi mà ta cũng được phúc lành thì nói với ta đi! 
Nếu hồn biết trước được định mệnh của xứ sở để nhờ đó may 
ra tránh khỏi tai ương, thì hồn hỡi, hồn hãy nói đi! Hay nếu 
đúng như người đời thường nói, vì lúc còn sông hồn đã chôn 
giấu của phi nghĩa trong lòng đất nên giờ đây mới phải vất 
vưởng nơi trần giới để tim kiếm, thì hồn cũng cứ nói đi! Đứng 
lại! Nói đi! 

Có tiếng gà gáy 
Chặn nó lại, Macxenlut! 

MACXENLƯT - Đâm cho nó một mũi thương nhé! 

HÔRAXIÔ - Cứ đâm, nếu nó không đứng lại. 

BƠCNAĐÔ - Nó đây! 

HÔRAXIÔ - Nó đây! 

Hồn ma vào 

MACXENLƯT - Hồn biến mất rồi! Hồn uy nghi nhường ấy mà chúng 
ta lại dùng bạo lực để uy hiếp thì thật là sai. Hồn như không 
khí ấy, bị thương sao được, đâm chém chỉ là vô ích, chẳng qua 
chỉ là trò đùa tinh quái mà thôi. 

BƠCNAĐÔ - Hồn sắp sửa nói thì gà vừa gáy sáng. 

HÔRAXIỒ - Lúc đó hồn ma chợt rùng mình, như kẻ tội phạm bị 
lệnh đòi kinh khiếp. Tôi nghe nói tiếng gà gáy như tiếng kèn 
ban mai uy nghiêm lanh lảnh, đánh thức thần mặt trời trở 
dậy. Nghe tiếng gọi ấy, thì dù ở ngoài biển cả hay trong lửa 



HAMLET 


169 


cháy, ở dưới đất hay trên không, những linh hồn phiêu lãng 
cũng đều phải tìm về chốn âm ti. Sự thật vừa rồi là chứng cớ 
hiển nhiên. 

MACXENLUT - Hồn biến đi khi tiếng gà vừa gáy. Có kẻ nói, cứ 
hàng năm gần đến ngày ăn mừng Chúa giáng sinh thì con 
chim của bình minh đó cứ gáy suốt đêm không ngớt; bấy giờ 
chẳng hồn ma nào dám lang thang đây đó. Đêm trong lành; 
không một vì sao nào hung chiếu, thần tiên mất hết phép, 
phù thủy mất hết tà thuật; thời gian đó thật là linh thiêng, 
đầy rẫy phước lành. 

HÔRAXIÔ - Tôi cũng nghe nói thế, và cũng có phần tin. Nhưng 
kìa! Bình minh trong tấm áo đỏ hoe đang bước qua làn sương 
trên sườn đồi cao phía đông xa xa. Thôi, chúng ta hãy nghỉ 
canh. Và nếu các bạn cho tôi là phải thì chúng ta hãy đem 
những điều mắt thấy đêm nay thuật lại cùng thái tử Hamlet. 
Vì, tôi cam đoan rằng hồn ma lặng thinh với chúng ta, 
nhưng sẽ nói cùng thái tử. Chúng ta cùng yêu kính thái tử, 
chúng ta có nhiệm vụ đem chuyện này kể rõ cho người, các 
bạn nghĩ thế nào? 

MACXENLƯT - Nên lắm! Xin cứ làm như thế. Tôi biết sáng hôm nay 
chúng ta có thể gặp thái tử ở nơi nào tiện hơn cả. 

Cùng vào 


CẢNH II 

Enxơnơ. Một gian triều đường trong lâu đài 


Tiếng kèn đồng. Vua Đan Mạch Clôđiut, 
hoàng hậu Giectrut, thái sư Pôlồniut và con trai Laơctơ, 

Hamlet và Vôntiman, Cornêlỉut ra 

VUA - Tuy vương huynh Hamlet thân yêu của trẫm mất đi, kỷ niệm 
hãy còn tươi xanh, đáng lẽ chúng ta phải giữ niềm đau buồn 
trong lòng, cả đất nước phải rầu rĩ tang tóc; vậy mà lẽ phải với 



170 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


thường tình chẳng dung nhau, thương tiếc người là hợp tình 
nhưng cũng còn phải nghĩ đến bản thân chúng ta; chính vì thế 
mà chị dâu trước của trẫm, giờ đây là hoàng hậu, người kế tục 
ngôi báu của đất nước thượng võ này, trẫm đã cùng người xe 
duyên, lòng vừa mừng vừa đau, một bên mắt chói ngời hạnh 
phúc, một bên đau buồn rơi lệ, cười trong tang tóc, khóc trong 
hôn lễ, bắc cân lên, niềm vui và nỗi buồn thật quá đều nhau. 
Mà trẫm vẫn không làm gì trái với những lời khuyên rất sáng 
suốt của các khanh đã tự ý phò trẫm trong việc này. Trẫm cảm 
ơn tất cả. Bây giờ hãy nói tới việc các khanh đều biết: thằng 
con của Fortinbrat, hoặc đánh giá thấp thực lực của chúng ta, 
hoặc cho rằng vương huynh quý mến của trẫm qua đời thì quốc 
gia ta tất sẽ lung lay không đứng vững, bị huyễn hoặc bởi cái 
Ưu thế tưởng tượng ấy, hắn cứ luôn luôn thư từ phiền nhiễu 
chúng ta, đòi trả cho hắn những đất đai mà theo đúng luật 
pháp, cha hắn đã phải mất cho vương huynh anh dũng của 
trẫm. - Đó là nói về hắn. Bây giờ đến việc của chúng ta và mục 
đích việc thiết triều hôm nay; công việc ta phải làm là thế này: 
Trẫm đã viết một lá thư cho quốc vương Na Ưy, chú ruột của 
thằng con trai Fortinbrat, hiện bị tê bại nằm liệt giường không 
hay biết gì về những mưu toan của thằng cháu, đòi vương phải 
ngăn chặn lại, vì những binh lính hắn trưng tập để thực hiện 
mưu đồ đó đều là bầy tôi của vương cả. Này Cornêliut và cả 
Vôntiman nữa. Trẫm phải hai khanh hãy đem lời thăm hỏi của 
trẫm tới quốc vương Na Uy. Trong việc giao tiếp các khanh 
không được tự quyền giải quyết điều gì ngoài những điều dã 
ghi trong chiếu chỉ này đây. Thôi, hai khanh lên đường. Hãy 
mau làm tròn bổn phận, nghe! 

CORNÊLIƯT và VÔNTIMAN - Tâu Bệ hạ, lúc nào chúng thần cũng xin 
hết lòng. 

VUA - Trẫm biết rõ hai khanh lắm. Chúc hai khanh lên đường 
bình an. 

Vôntiman và Cornêliut vào 

Thế nào, Laơctơ? Khanh có việc gì thế? Khanh đã nói là có 
điều muôn tâu xin. Khanh muôn xin gì, Laơctơ? Chẳng bao 
giờ khanh có điều gì hợp lý cầu xin nhà vua Đan Mạch mà lại 
uổng lời. Laơctơ, có thế nào khanh cầu xin điều gì mà lại 
không phải chính là điều trẫm muốn ban cho khanh chứ 



HAMLET 


171 


không để khanh phải yêu cầu? Cái đầu gắn bó với trái tim 
thế nào, bàn tay có quan hệ với cái miệng thế nào cũng 
chẳng thể khăng khít bằng trẫm đây đối với cha khanh. 
Khanh muốn gì nào, Laơctơ? 

LAƠCTƠ - Muôn tâu Bệ hạ, cúi xin Bệ hạ ra ân cho kẻ hạ thần được 
trở lại đất Pháp. Hạ thần đã vui sướng trở về Đan Mạch để tỏ 
lòng thần tử trong ngày lễ đăng quang. Nhưng giờ đây, nhiệm 
vụ của thần đã làm tròn, thần không dám giấu giếm Bệ hạ, 
tâm tư và ý nguyện của thần lại hướng về đất Pháp. Thần cúi 
xin tâu bày, dám mong Bệ hạ lấy lượng bao dung, cho thần 
được như nguyện. 

VUA - Thế thân phụ của khanh đã cho phép chưa? Pôlôniut, ý 
khanh thế nào? 

PÔLÔNIƯT - Tâu Bệ hạ, thần cứ nấn ná, nhưng vì y khẩn khoản cầu 
xin mãi, bất đắc dĩ thần phải chuẩn y. Cúi xin Bệ hạ cho phép 
y được ra đi. 

VUA - Laơctơ, khanh khá chọn giờ thuận tiện mà đi, thời gian là 
tùy ý khanh, thích đi lúc nào cũng được. (Quay về phía Hamlet) 
- Thế nào, hoàng diệt Hamlet, con ta... 

HAMLET (nói một mình ) - Hoàng diệt thì hơn đấy, nhưng con thì 
chưa được đâu! 

VUA - Cớ chi những áng mây buồn vấn vương trên vầng trán con 
làm vậy? 

HAMLET - Tâu Bệ hạ, có đâu, thần đang ở gần mặt trời lắm mà. 

HẬU - Hamlet yêu của mẹ, con hãy vứt bỏ mầu sắc ảm đạm kia đi, 
con hãy nhìn vua Đan Mạch đây với cặp mắt thân yếu. Đừng ủ 
rũ cúi tìm chi mãi bóng hình người cha cao quý của con trong 
cát bụi làm gì. Con há chẳng biết, đó là luật chung của tạo hóa, 
cái gì có sống phải có chết, tất phải bước qua cõi đời này để đi 
tới nơi vĩnh viễn. 

HAMLET - Đúng thế, tâu Lệnh bà, đó là luật chung mà. 

HẬU - Đã thế sao con vẫn coi hình như là chuyện lạ lùng? 

HAMLET - “Hình như” ư, tâu Lệnh bà? Không, thực chứ con nào có 
biết chuyện “hình như”! Mẹ hiền ơi, chẳng phải chỉ có tấm áo 
khoác ngoài đen như mực này, bộ tang phục trọng thể con mặc 
theo tục lệ này, cũng chẳng phải tiếng thở dài não nuột, nhọc 



172 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nhằn, không, chẳng phải những dòng suối lệ tràn đầy, chẳng 
phải bộ mặt sầu bi, cũng như những hình thức, những kiểu 
cách, những bề ngoài thảm thương kia, tất cả đều chẳng nói 
lên được tâm trạng thực của con. Những điều đó quả thật là 
chuyện “hình như” vì người ta rất có thể đóng kịch ra như thế. 
Nhưng còn những điều chứa chất trong đáy lòng con đây, biểu 
lộ ra ngoài sao được. Những biểu hiện ấy toàn là những tấm áo 
ngụy trang của niềm đau thương mà thôi. 

VUA - Hamlet, cháu làm tròn bổn phận cư tang đối với thân phụ 
như thế, đủ tỏ bản chất dịu hiền đáng khen của cháu. Nhưng 
có điều cháu nên biết, là thân phụ cháu cũng đã từng mất thân 
phụ của người, và chính người thân phụ ấy lại cũng đã mất 
thân phụ của mình. Kẻ còn sống tất nhiên vì chữ hiếu phải ấp 
ủ trong một thời gian mối sầu thương tang tóc, nhưng nếu cứ 
khư khư đau buồn mãi thì đó là một sự ương ngạnh, một niềm 
đau không xứng đáng với kẻ nam nhi, chẳng thuận lẽ trời, một 
trái tim yếu mềm, một tâm hồn không kiên định, một trí suy 
xét tầm thường và ngu muội! Bởi vì cái việc ta dã biết tất phải 
như thế và cũng tầm thường như mọi sự tầm thường nhất, thì 
tại sao lại cứ ương ngạnh, ấp ủ mãi trong lòng? Đó là một tội 
đối với trời, một tội đối với người đã khuất, một tội đối với lẽ 
thường! Một sự vô lý! Lẽ phải thường tình là mọi người cha 
đều phải chết; từ khi có cái thi hài đầu tiên cho đến người chết 
hôm nay, lẽ phải đó luôn luôn kêu lên: “Ây là việc tất nhiên!”. 
Hãy vứt bỏ nỗi sầu đau vô ích ấy đi và hãy coi trẫm đây như 
cha đẻ; sao cho thiên hạ thấy rằng con sẽ là người kế tục trực 
tiếp của ngôi báu này, và lòng ta đối với con cũng như một 
người cha thương yêu con nhất đời với tình yêu cao quý. Còn 
việc con muốn trở lại học viện Vitenbơc thì thật trái với ý ta 
lắm đấy. Ta tha thiết mong con hãy vâng mệnh ta ở lại đây, 
cho ta được vui lòng dẹp ý. Con là người đứng đầu các triều 
thần của ta, cháu ruột của ta, con ta... 

HẬU - Hamlet con ơi, đừng để mẹ uổng công cầu xin. Mẹ van con, ở 
lại đây cùng chúng ta, đừng đi Vitenbơc nữa con ạ! 

HAMLET - Tâu Lệnh bà, con cố hết sức vâng lời Lệnh bà. 

VUA - ồ! Câu trả lời đáng yêu và hay làm sao! Con hãy sống trên 
đất nước Đan Mạch này như chính ta vậy. Nào ta đi thôi, ái 
khanh. Hamlet tự nguyện vui lòng ở lại làm ta đẹp lòng mãn ý 




HAMLET 


173 


biết bao nhiêu. Để ban thưởng, ta ra lệnh: hôm nay, trên đất 
nước Đan Mạch này, cứ mỗi tuần rượu hân hoan là tiếng đại 
bác lại dâng cao lời chúc tụng lên chín tầng mây và tiệc rượu 
của trẫm sẽ tưng bừng, đất trời sẽ âm vang tiếng súng gầm rền 
rã. Nào ta đi. 

Tiếng kền đồng. Mọi người vào, trừ Hamlet 

HAMLET - Ôi, thịt da rắn chắc, quá rắn chắc này hãy chảy ra đi, tan 
ra đi, biến thành một giọt sương! Mong sao đấng bất diệt kia 
đừng trừng phạt kẻ tự hủy hoại mình, ôi! Trời hỡi trời! Bao 
nhiêu lạc thú trên đời này đối với ta sao mà chán chường, nhạt 
nhẽo và vô vị đến thế! Bẩn thỉu thay là đời, ôi bẩn, bẩn! Chỉ là 
một cái vườn hoang mọc lên hạt giống độc, đầy rẫy những cây cỏ 
thối tha. Sự tình đã đưa đến nỗi này! Mới chết được hai tháng! 
Mà không, làm gì được, nào đã được hai tháng. Một đức vua hiển 
minh như thế, sánh với kẻ kia khác nào thần Hypêriôn (1) đem đọ 
với quỷ đêm. Người đã yêu quý mẹ ta, đến nỗi không muốn để 
gió trời thổi mạnh vào da mặt bà. Trời đất hỡi: ta có nên nhớ lại 
nữa không? Mẹ ta đã từng bám lấy cổ người, tưởng chừng như 
càng hưởng thụ lại càng thêm khao khát! Thế mà, chỉ trong một 
tháng... Thôi... ta đừng nghĩ đến nữa! Nhẹ dạ, đích danh mi là 
đàn bà! Một tháng trời ngắn ngủi! Đôi giày tang còn chưa mòn 
gót, mới ngày nào lê theo thi hài người cha đáng thương của ta, 
khóc như nàng Niôbê (2) đầm đìa giọt lệ; ấy thế mà mẹ ta, chính 
mẹ ta. Trời hỡi! Một con vật không biết điều hay lẽ phải cũng 
còn để tang được lâu hơn - mẹ ta đã tái giá cùng chú ta, em ruột 
của cha ta. Nhưng đem so y với người, có khác gì đem ta sánh với 
Hecquyn (3) ! Mới trong vòng một tháng! Giọt lệ giả dối khóc chồng 
chưa kịp ráo trong khóe mắt đỏ hoe, thì đã vội bước đi bước nữa. 
Ôi! Sao quá nhẫn tâm vội vàng đắm mình vào đống gối chăn 
loạn luân khéo léo đến thế! Như vậy chẳng tốt đâu, trước sau 
chẳng thể nào tốt được! Nhưng tim ta ơi! Hãy nổ tung ra đi, vì ta 
bắt buộc cứ phải chịu câm miệng! 

Hôraxiô, Macxenlut và Bơcnađô ra 


(1) Hypêriôn: Thần Mặt trời 

(2) Niôbê: Một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp. Nàng có bảy con trai và bảy con 
gái bị Apôlô và Điana bắn chết. Nàng hóa thành đá. Niôbê tượng trưng cho sự 
đau khổ của người mẹ. 

(3) Hecquyn: một vị bán thần trong thần thoại Hy Lạp, tượng trưng cho sức mạnh. 



174 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HÔRAXIÔ - Kính chào Điện hạ! 

HAMLET - Tôi vui mừng thấy bạn hiền vẫn mạnh giỏi; có phải đúng 
Hôraxiô đây không? Hay là tôi lẫn mất rồi. 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, chính tôi dây là kẻ tùy tùng lúc nào cũng 
trung thành cùng Điện hạ. 

HAMLET - Bạn hiền ơi, tôi xin cùng bạn đổi cái danh hiệu ấy đấy! 
Hôraxiô, vì cở gì bạn rời Vitenbơc trở về đây? (Trông thấy 
Macxenlut) - Kìa Macxenlut. 

MACXENLUT - Thưa Điện hạ! 

HAMLET - Tôi rất vui lòng được gặp tiên sinh. Xin chào tiên sinh. 
(Với Hôraxiô) - Nhưng này, tôi vẫn không hiểu vĩ cớ gì bạn lại 
rời Vitenbơc? 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, bởi tính giang hồ lãng tử đấy thôi. 

HAMLET - Ngay cả kẻ thù của bạn nói thế, tôi cũng không muốn 
nghe đâu! Xin đừng cưỡng ép tai tôi phải tin những lời bạn tự 
bôi xấu mình. Tôi biết bạn không phải là kẻ giang hồ lãng tử. 
Bạn về Enxơnơ có việc gì? Trước khi bạn rời khỏi xứ này, 
chúng tôi sẽ chuốc rượu cho bạn thật say sưa. 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, tôi về để dự tang lễ phụ thân người. 

HAMLET - Thôi, ông bạn đồng môn ơi, xin đừng giễu tôi nữa. Tôi 
nghĩ là ông về dể dự đám cưới mẹ tôi. 

HÔRAXIỒ - Thưa Điện hạ, quả là đám cưới tiếp liền đám tang gấp quá! 

HAMLET - Để tiết kiệm đấy thôi, tiết kiệm đấy thôi! Hôraxiô ạ! 
Thịt quay trong đám tang sẽ dùng làm đồ nguội trong dám cưới 
mà. Hôraxiô ơi! Tôi thà gặp kẻ tử thù nguy hiểm nhất ở trên 
đời, còn hơn phải nhìn thấy cái ngày đó. Phụ thân ơi! Hĩnh 
như tôi trông thấy phụ thân tôi. 

HÔRAXIÔ - ở đâu kia, Điện hạ? 

HAMLET - Trong con mắt tâm tư của tôi đây, Hôraxiô ạ. 

HÔRAXIÔ - Tôi đã có lần dược chiêm ngưỡng dung nhan người. Thật 
là một đức vua đường bệ. 

HAMLET - Một con người, hoàn toàn về mọi phương diện; không bao 
giờ tôi còn thấy lại được một con người như thế nữa! 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ! Tôi tin là tôi vừa được trông thấy người 
đêm qua. 



HAMLET 


175 


HAMLET - Trông thấy à? Ai? 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, đức tiên đế, thân phụ của người. 

HAMLET - Đức tiên đế, thân phụ tôi ư? 

HÔRAXIÔ - Xin Điện hạ cố nén kinh ngạc, và lắng nghe, để tôi xin 
kể câu chuyện kỳ lạ ấy, có hai tiên sinh đây làm chứng. 

HAMLET - Đội ơn Chúa, tôi xin lắng nghe. 

HÔRAXIÔ - Luôn hai đêm liền, Macxenlut và Bơcnađô dã được 
gặp người, trong lúc đứng canh, giữa đêm khuya tịch mịch 
thanh vắng; một hình dáng giống hệt thân phụ Điện hạ, vũ 
trang từ đầu đến chân, ung dung đường bệ hiện lên trước 
cặp mắt hoảng hốt, dại dờ của hai người, đi đi lại lại ba lần, 
chỉ cách chừng một tầm gậy ngắn. Hai người kinh ngạc hãi 
hùng, chết lặng đi, cứng miệng lại chẳng nói được nửa lời. 
Hai người đem câu chuyện bí mật, khủng khiếp đó kể lại với 
tôi. Đêm thứ ba, tôi đã cùng tới canh, đúng giờ ấy, đúng như 
hình dáng họ tả, bóng ma hiện về: Tôi nhận ra thân phụ 
của Điện hạ. Thật, hai bàn tay tôi đây cũng không thể giống 
nhau hơn được. 

HAMLET - Nhưng ở chỗ nào chứ? 

MACXENLUT - Thưa Điện hạ, ở trên sân thượng nơi chúng tôi 
đứng canh. 

HAMLET - Thế bạn không nói gì với người à? 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, tôi có hỏi, nhưng hồn chẳng đáp lấy 
nửa lời. Có một lúc tôi thấy hồn ngửng đầu lên, dường như 
mucm nói điều gì, nhưng vừa lúc đó thì tiếng gà gáy sáng. 
Nghe tiếng gáy, hồn vội biến mau, không còn thấy tăm 
dạng nữa. 

HAMLET - Lạ lùng quá thật! 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ kính mến, câu chuyện này hoàn toàn là 
thực, thực như tôi đang sống lúc này. Chúng tôi nghĩ có bổn 
phận đem tâu bày cùng Điện hạ. 

HAMLET - Đúng thế, đúng thế. Các bạn ơi, chuyện này làm cho tôi 
bối rối, băn khoăn. Đêm nay các bạn có canh nữa không? 

MACXENLUT và BƠCNAĐÔ - Thưa Điện hạ có ạ? 

HAMLET - Vũ trang, các bạn bảo thế à? 

MACXENLUT và BƠCNAĐÔ - Thưa Điện hạ, vũ trang. 



176 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Từ đầu đến chân à? 

MACXENLUT và BƠCNAĐÔ - Thưa Điện hạ, từ đầu đến chân. 

HAMLET - Thế các bạn có nhìn thấy mặt người không? 

HÔRAXIÔ - Ồ, thưa Điện hạ, có chứ; giáp miện của người lật ngược lên. 

HAMLET - Người có vẻ giận dữ không? 

HÔRAXIÔ - Nét mặt người có vẻ buồn thương hơn là giận dữ. 

HAMLET - Xanh xao hay hồng hào? 

HÔRAXIÔ - Thưa, xanh xao lắm. 

HAMLET - Người cứ nhìn chòng chọc vào các bạn à? 

HÔRAXIÔ - Nhìn chăm chú lắm. 

HAMLET - Giá tôi có mặt ở đấy lúc dó nhỉ? 

HÔRAXIÔ - Thì Điện hạ sẽ phải kinh ngạc! 

HAMLET - Giống lắm à? Giống lắm à? Thế hồn có ở lâu không? 

HÔRAXIÔ - Trong khoảng thời gian đếm thong thả từ một đến 
một trăm. 

MACXENLƯT và BƠCNAĐÔ - Lâu hơn, lâu hơn chứ. 

HÔRAXIÔ - Lần tôi gặp, chỉ lâu chừng thế thôi. 

HAMLET - Chòm râu người có đốm bạc không? Không chứ? 

HÔRAXIÔ - Có, cũng đốm bạc như khi sinh thời người, tôi được bệ 
kiến, màu đen điểm bạc. 

HAMLET - Tôi sẽ đến canh đêm nay. May ra hồn người, lại hiện về 
nữa chăng? 

HÔRAXIÔ - Tôi cam đoan hồn còn hiện về nữa. 

HAMLET - Nếu đúng là thân phụ cao quý của tôi, thì tôi quyết hỏi 
chuyện người, dù địa ngục có mở toang cửa mà lôi tôi xuống, 
bắt tôi phải câm chăng nữa. Tôi xin tất cả các bạn, nếu các 
bạn còn giữ kín chuyện này thì xin cứ giữ kín nguyên cho. Dẫu 
đêm nay cơ sự ra sao, cũng nên để bụng chớ nói ra; tôi sẽ xin 
đền đáp lại tấm lòng của các bạn đối với tôi. Thôi tạm biệt. 
Đêm nay quãng từ mười một đến mười hai giờ, tôi sẽ đến gặp 
các bạn trên sân thượng. 

CẢ BA NGƯỜI - Chúng tôi xin hết lòng vì Điện hạ. 



HAMLET 


177 


HAMLET - Các bạn yêu mến tôi, cũng như lòng tôi yêu mến các bạn. 
Thôi tạm biệt. 

Mọi người vào trừ Hamỉet 

Hồn cha ta hiện lên, vũ trang! Mọi việc ắt chẳng lành! 
Ta ngờ rằng có chuyện ám muội gì đây! Mong sao đêm mau 
tới! Nhưng hỡi tâm hồn ta ơi! Hãy cô" mà trấn tĩnh từ bây 
giờ cho đến lúc đó! Những hành động ám muội dù đem cả 
trái đất mà lấp liếm đi, rồi cũng sẽ hiển hiện ra trước mặt 
con người. 


CẢNH III 

Một gian phòng trong lâu đài của Pôlôniut 


Laơctơ và em gái Ôphêlia ra 

LAƠCTƠ - Hành lý của anh đã sắp sẵn xuống thuyền: thôi em ở lại 
nhà, khi nào gió thuận buồm xuôi mà tiện dịp, em chớ ngủ 
quên không biên thư cho anh nhé! 

ÔPHÊLIA - Anh còn ngờ điều đó sao? 

LAƠCTƠ - Còn về thái tử Hamlet và những chuyện bưóm ong của 
chàng, em nên coi đó như một chuyện đua đòi, là một trò giải 
trí của hàng vương giả, là một thứ hoa tím đến kỳ nở rộ, bùng 
ra nhưng không vĩnh cửu, thơm dịu nhưng lại chóng tàn, hương 
thơm thoảng qua trong giây phút không hơn. 

ÔPHÊLIA - Không hơn, chỉ có thế thôi ư? 

LAƠCTƠ - Chỉ nên coi là thế thôi! Con người đương độ lớn thì không 
những chỉ phát triển về thể xác, mà thân thể càng căng nhựa, 
trí óc và tâm hồn cũng phát triển theo. Có lẽ giờ đây thái tử 
yêu em thật, cũng có lẽ lúc này, chàng không có diều gì tà ý, 
dối trá, làm nhơ bẩn ý muốn cao quý của chàng đâu; nhưng em 
nên e cái địa vị to lớn đang trói buộc chàng, chàng nào có làm 
được như ý muốn của mình. Vì chàng cũng chỉ là nô lệ của dòng 


12- SECHXPIA 



178 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


dồi, không thể như người thường muốn yêu ai là chọn người ấy 
được, bởi vì sự tồn vong và phú cường của cả quốc gia lệ thuộc 
vào sự lựa chọn ấy. Vì thế còn phải dựa theo sự đồng tình của 
cả nước, của cả cái cơ thể ấy mà chàng là đầu não. Nếu thái tử 
nói chàng yêu em, thì khôn ngoan ra em chỉ nên tin tới chừng 
mực nào mà cái địa vị đặc biệt của chàng cho phép chàng thực 
hiện được lời mình nói, nghĩa là không đi ngược ý nguyện của 
Đan Mạch. Em nên lường trước em sẽ mất danh dự như thế nào 
một khi bùi tai nghe theo những lời tán tỉnh đường mật của 
chàng dể mất trái tim, mất cái kho báu trinh trắng của mình 
chỉ vì những lời khẩn cầu không kiềm chế được của chàng. 

Hãy dè chừng, Ôphêlia ạ, phải dè chừng đấy, em yêu quý của 
anh, đừng buông thả tình thương, hãy tránh khỏi vòng lưới hiểm 
nguy của dục vọng. Người con gái tiết trinh giữ mình thận trọng 
đến đâu cũng là hoang phí sắc đẹp của minh, một khi đem phô 
bày nó ra dưới ánh trăng khuya. Kẻ nết na rành rành cũng 
không tránh khỏi miệng tiếng. Sâu thường đục khoét mầm xuân 
ngay từ khi mầm non chưa nẩy nở, và tuổi xuân khi còn như một 
giọt sương mai trong sáng lại càng dễ bị nhiễm gió độc. Phải cẩn 
thận em ạ, biết lo sợ là cách giữ thân tốt nhất. Tuổi trẻ, tự nó 
cũng thường phản lại nó, dù không có kẻ thù nào khác. 

ÔPHÊLIA - Em xin ghi nhớ ý nghĩa lời dạy bảo quý báu của anh, coi 
nó như một người canh giữ lòng em. Nhưng anh thân mến, anh 
đã chỉ dẫn cho em con đường hiểm trở đầy chông gai lên thiên 
dàng, thì em cũng xin anh đừng như mấy ông tu hành vô đạo 
phóng đãng, tự do bừa bãi, mồm thì giảng đạo đức mà tự minh 
lại giẫm chân lên con đường đầy hoa hoan lạc. 

LAƠCTƠ - Ồ, em đừng lo cho anh. Anh nán lại quá lâu rồi. Kìa cha 
đã tới. 

Pôlôniut ra 

Hai lần cha ban ơn là hai lần con được hưởng phúc, được từ 
biệt người một lần nữa, sung sướng biết mấy! 

PÔLÔNIUT - Ồ, Laơctơ còn ở đấy à? Xuống thuyền đi, xuống 
thuyền đi thôi, đáng thẹn chưa kìa! Gió đã thổi nặng vai 
buồm mà người ta còn phải chờ con đấy. Đây, ta ban phước 
lành cho con. Hãy ghi nhớ lấy những lời khuyên nhủ này: có 
nghĩ gì, cũng đừng nên nói ra mồm; chớ có hành động, khi ý 
nghĩ chưa được cân nhắc kỹ: hãy thân mật mà không suồng 



HAMLET 


179 


sã; với bạn bè đã được con thử thách, thì hãy buộc chặt họ 
vào tâm hồn con bằng những vòng đai thép. Nhưng chớ có 
làm chai sạn lòng bàn tay mình vì bắt tay thân thiện với 
những kẻ cha căng chú kiết vừa mới quen biết không đâu. 
Chớ có dính dấp vào những cuộc ẩu đả, nhưng một khi đã 
dính vào, phải làm thế nào cho đôi phương phải gờm mình. 
Hãy lắng tai nghe tất cả mọi người, còn mình thì nên hà tiện 
lời thôi, cứ nghe mọi lời phê phán, còn ý kiến mình ra sao, 
thì nên dè dặt. Quần áo may mặc thì phải lựa theo túi tiền, 
chớ có ngông nghênh; sang trọng nhưng đừng có hào nhoáng; 
bởi vì nhiều khi bề ngoài để lộ tâm tính con người. Ớ Pháp, 
những người thượng lưu quý phái, trong cách ăn mặc, đều tỏ 
ra mình là người sành sỏi, hào phóng. Đừng cho ai vay mượn, 
cũng đừng vay mượn ai, vì cho vay thường mất cả tiền lẫn 
bạn; mà mang công mắc nợ, thì mất dần cả tính tiết kiệm. 
Nhưng có điều này quan trọng hơn cả - con phải thành thực 
với mình, có như thế thì rồi con mới không dối trá với kẻ 
khác, cũng như ngày với đêm nôi tiếp nhau vậy. Thôi con lên 
đường: mong rằng phúc lành của ta sẽ làm cho những lời 
khuyên bảo đó thâm nhập vào lòng con. 

LAƠCTƠ - Con xin bái biệt tướng công. 

PÔLÔNIƯT - Đến giờ rồi, thôi con đi đi, bọn gia nhân chắc là đang 
chờ con đó. 

LAƠCTƠ - ophêlia ạ, em ở lại nhà nhé, hãy nhớ kỹ những lời anh 
vừa nói với em. 

ÔPHÊLIA - Em xin khóa chặt nó trong trí nhớ, và chìa khóa xin 
trao tay anh giữ. 

LAƠCTƠ - Thôi, từ biệt em. 

Vào 

PÔLÔNIƯT - ôphêlia, nó vừa dặn gì con đó? 

ÔPHÊLIA - Cha đã hỏi, con xin thưa, anh con vừa căn dặn vài điều 
về thái tử Hamlet đấy ạ. 

PÔLÔNIƯT - Tốt, thế là khôn đấy. Ta cũng nghe nói ít lâu nay, 
Hamlet vẫn theo đuổi con và chính con cũng sẵn lòng cho 
chàng gặp gỡ quá nhiều. Người ta mách với cha như thế, là để 
đề phòng trước; nếu câu chuyện quả có thật thì cha phải bảo 



180 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


cho con biết là con chưa thật hiểu rõ con đâu, chưa hiểu thế 
nào là xứng đáng với con gái ta, với danh dự con. Giữa hai 
người có chuyện gì? Hãy nói thật ta hay. 

ÔPHÊLIA - Thưa tướng công, ít lâu nay chàng có ngỏ ý thương 
yêu con. 

PÔLÔNIƯT - Thương yêu! Hừm! Con nói khác nào như đứa trẻ thơ, 
hồ dồ không biết mình đang ở trong vòng nguy hiểm. Con có 
thực tin những lời lẽ mà con gọi là “ngỏ ý” của hắn không? 

ỒPHÊLIA - Thưa tướng công, con cũng không biết nên nghĩ thế nào. 

PÔLÔNIƯT - Này, cha bảo cho con biết, phải thấy con chỉ là một đứa 
con nít, tưởng nhầm những lời ngỏ ý đó là tiền bạc thật, nhưng 
thực ra có giá trị gì đâu. Phải tự ngỏ ý về mình là mình còn cao 
giá hơn thế kia, hay là - nói một cách khác đi - cứ buông thả theo 
lời tán tỉnh ấy, thì con chỉ thành một đứa xuẩn ngốc mà thôi. 

ÔPHÊLIA - Thưa tướng công, từ trước đến giờ, chàng vẫn tỏ vẻ yêu 
thương con đường hoàng, chính đính. 

PÔLÔNIUT - Chà, con gọi là đường hoàng à? Cứ việc di, cứ việc đi! 

ÔPHÊLIA - Thưa tướng công, để biện hộ cho lời nói của mình, chàng 
đã viện cả trời đất linh thiêng chứng giám. 

PÔLỔNIƯT - Hừ, bủa lưới săn chim đấy thôi! Ai còn lạ gì bọn con trai 
chúng nó, máu đã bốc lên thì lời lẽ gì mà chẳng thề thốt được: 
lửa rơm đó mà thôi, con ạ, sáng nhiều nóng ít, chưa kịp sưởi ấm 
được thì đã tắt ngấm mất rồi; con đừng nên coi đó là lửa thật, 
ngay giữa lúc nó đang bừng lên hứa hẹn. Từ nay trở đi, làm thân 
con gái thì phải giữ gìn, đừng có hao phí lời nói, hãy để dành 
mà đón chờ một cơ hội đắt chứ đừng chạy theo lệnh đòi của 
người ta. Còn về thái tử Hamlet, đừng nên tin hắn đến thế, chỉ 
nên coi hắn như một gã con trai được thả lỏng trong hành động 
hơn con. Ôphêlia, tóm lại con đừng tin nghe những lời chỉ non 
thề biển của hắn: chỉ là những lời giả dối, trang trọng, cao 
thượng bề ngoài, cốt để che đậy dã tâm; tán tỉnh ra điều thiêng 
liêng chung thủy lắm, nhưng chỉ là lập lờ đánh lận đó thôi. Một 
lần cuối cùng, nói thẳng ra cho con rõ, cha không bằng lòng cho 
con đi lại chuyện trò với thái tử Hamlet đâu. Cha ra lệnh cho 
con, con phải nhớ lấy, thôi con hãy lui đi. 

ÔPHÊLIA - Thưa tướng công, con xin tuân lời giáo huấn của 
tướng công. 



HAMLET 


181 


CẢNH IV 
Trên sân thượng 


Hamlet, Hôraxiô và Macxenỉut ra 

HAMLET - Trời rét thấu xương, rét quá! 

HÔRAXIÔ - Rét cắt da cắt thịt! 

HAMLET - Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? 

HÔRAXIÔ - Tôi nghĩ có lẽ là gần nửa đêm. 

MACXENLUT - Không, chuông vừa điểm 12 tiếng. 

HÔRAXIÔ - Thật à? Thế mà tôi không nghe thấy: vậy thì hồn ma 
sắp lại rồi, hồn ma quen lệ đến vào lúc này. 

Tiếng kèn thổi rộn rã và tiếng súng nổ 
Thưa Điện hạ, thế là nghĩa lý gi? 

HAMLET - Vua thức suốt đêm nay để yến ẩm, nên mới có tiếng kèn, 
tiếng trông ầm cả lên; một dịp rượu chè be bét, trong đó một 
kẻ nẩy nòi đang tha hồ ngất ngưởng. Mỗi khi ngài nốc một hơi 
rượu sông Ranh thì tiếng kèn tiếng trống lại kêu lên chúc 
mừng sự đắc thắng của ngài. 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, tục lệ như thế nào? 

HAMLET - Hừ, tục lệ đấy! Mặc dầu tôi sinh trưởng ở đất nước 
này, và đã quen với tục lệ ấy, nhưng theo ý tôi, giá gạt bỏ 
nó đi thì còn đáng kính hơn là theo nó; cái trò hoan lạc 
khiến cho người ta hóa đần độn ấy, làm cho các nước láng 
giềng từ Đông sang Tây đều bêu riếu, chỉ trích ta. Họ gọi 
chúng ta là đồ bợm rượu, gán cho chúng ta nhiều tiếng thô 
bỉ; phẩm giá của chúng ta dù lớn đến đâu, một tục lệ đó 
cũng đủ làm mất hết. Tựa như ta thường thấy ở những con 
người sinh ra đã mang một tật xấu trong mình, nào đâu lỗi 
tại họ, vì khi sinh ra, ai lại có thể lựa chọn được gô"c gác 
của mình; có những kẻ tâm tính bất thường, quên cả điều 
hay lẽ phải, hoặc vì thói quen xốc nổi làm trò cười cho 
thiên hạ. Tôi cho rằng những kẻ đó đã mang trên mình 
những tật xấu chỉ là do tạo hóa sinh ra, sô" mệnh buộc phải 



182 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chịu vậy, dù có tất cả những đức tính khác trong sạch, tô't 
đẹp đến bao nhiêu, cũng chỉ vì tật nhỏ ấy mà bị miệng 
tiếng chê bai. Một vết bẩn nhỏ cũng đủ làm mất gỉá trị của 
bản chât cao quý. 

Hồn ma ra 

HÔRAXIÔ - Kìa, Điện hạ nhìn, hồn lại hiện về dó. 

HAMLET - Xin các quỷ thần linh thiêng phù hộ cho chúng tôi! Dù 
hồn là phúc thần hay ác quỷ, hồn mang ngọn gió mát lành 
từ thiên đường xuông hay khí độc từ địa ngục lên, dù ý định 
của hồn là ác hay là thiện nhưng trông hồn có dáng muốn 
được hỏi han thế kia, tôi cũng xin sẵn sàng nói chuyện với 
hồn. Tôi sẽ gọi hồn là Hamlet, đức vua, cha tôi, đức vua Đan 
Mạch: Ôi, cha ơi, trả lời cho con biết! Xin cha đừng dể cho 
lòng con tan tác vì ngờ vực; tại sao xương thịt cha dã được 
quàn xuống đất rồi, phong thánh rồi, lại xé tung hết vải liệm 
mà trở dậy làm vậy? Vì sao chúng con đã trông thấy cha yên 
nghỉ trong mồ rồi, mà lăng tẩm lại mỏ toang những cánh cửa 
cẩm thạch nặng nề đưa cha về cõi thế? Con không hiểu vì lẽ 
gì mà cha đã mất đi rồi, giờ đây lại nai nịt, giáp phục toàn 
thân trở về ngắm ánh trăng khiến cho đêm khuya thêm rùng 
rợn. Chúng con chỉ là những thằng hề trong tay con tạo, vì 
đâu cha lại hiện về làm cho chúng con kinh hãi quá chừng, 
gieo những ý nghĩ vượt quá sức hiểu biết của tâm hồn chúng 
con. Cha ơi, trả lời đi, vì sao thế? Bởi đâu? Chúng con phải 
làm gì bây giờ. 

Hồn ma ra hiệu cho Hamlet 

HÔRAXIÔ - Hồn ra hiệu cho Điện hạ đi theo. Chừng như muôn nói 
chuyện riêng với Điện hạ. 

MACXENLUT - Kìa, trông hồn đang khoát tay hòa nhã biết bao, gọi 
Điện hạ đi theo đến một nơi kín đáo hoang vắng hơn. Nhưng 
xin Điện hạ chớ đi theo. 

HÔRAXIÔ - Muôn vàn, xin Điện hạ chớ đi! 

HAMLET - Nhưng người không chịu nói gì, nhất quyết tôi phải 
đi theo. 

HÔRAXIÔ - Đừng đi, Điện hạ ơi! 

HAMLET - Sao, sợ gì chứ? Đời tôi không đáng giá một chiếc ghim 



HAMLET 


183 


con. Cha tôi có thể làm gì được linh hồn tôi, nó cũng bất tử 
như linh hồn cha tôi mà. Người lại vẫy gọi tôi kia kìa. Tôi phải 
đi theo. 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, nhỡ hồn rủ Điện hạ xuống sóng cồn 
hay lên những mỏm đá cheo leo ghê rợn nhô ra ngoài mặt 
biển, rồi đến đó lại thay hình đổi dạng thành ác quỷ, làm 
cho trí khôn Điện hạ hôn mê mà hóa thành rồ dại thì sao? 
Xin Điện hạ nghĩ lại cho. Đứng ở chỗ ấy, chỉ cần nhìn 
xuống mặt biển sâu thăm thẳm kia và nghe tiếng sóng gào 
thét bên dưới cũng đủ khiến người ta có những ý nghĩ tuyệt 
vọng rồi. 

HAMLET - Người vẫn vẫy gọi tôi kìa! Cha đi trước, con xin đi theo. 

MACXENLUT - Thưa Điện hạ, xin người chớ đi. 

HAMLET - Buông tay ra! 

HÔRAXIÔ - Hãy nghe chúng tôi, xin người đừng đi. 

HAMLET - Sô" mệnh ta đang kêu gọi, nó làm cho mỗi mạch máu nhỏ 
yếu trong cơ thể này căng lên như gân cốt của sư tử xứ 
Nimêan (1) ? Kìa, cha ta vẫn đương gọi ta đó - các ông hãy buồng 
tôi ra! (Cố giằng ra) Nếu không tôi thề sẽ hóa kiếp cho kẻ nào 
giữ tôi lại, lui cả ra! 

- Thưa cha đi trước, con xin theo. 

Hồn ma và Hamlet vào 

HÔRAXIÔ - Vì quá tưởng tượng mà thái tử đâm ra tuyệt vọng! 

MACXENLƯT - Chúng ta phải đi theo thái tử. Tuân lệnh người như 
thế là không đúng. 

HÔRAXIÔ - Chúng ta cứ đi theo sau. Không biết cơ sự rồi sẽ ra sao? 

MACXENLƯT - Chắc có sự gì thối tha mục nát ở cái nước Đan Mạch 
này. 

HÔRAXIÔ - Đã CÓ trời định đoạt. 

MACXENLƯT - Thôi chúng ta đi theo thái tử đi. 

Vào cả 


(1) Trong thần thoại Hy Lạp: Sư tử xứ Nimêan rất hung dữ, tên bắn, gậy đánh 
không chết, về sau Hecquyn phải bóp cổ mới trừ được. 



184 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH V 

Ở một phía khác trên sân thượng 


Hồn ma và Hamlet ra 

HAMLET - Hồn định đưa tôi đi đâu? Nói đi, tôi không đi xa hơn 
nữa đâu. 

HỒN MA (ngoảnh lại) - Hãy nghe ta. 

HAMLET - Tôi xin lắng nghe. 

HỖN MA - Sắp đến lúc ta phải trở về nộp mình cho ngọn lửa lưu 
hoàng thiêu đốt ta đây. 

HAMLET - Trời ơi, tội nghiệp hồn quá! 

HỎN MA - Chẳng cần phải thương hại ta làm gì, hãy lắng nghe 
những lời ta sắp phát giác đây. 

HAMLET - Xin cứ nói, tôi sẵn sàng nghe. 

HỒN MA - Con hãy sẵn sàng trả thù cho ta, khi nghe xong lời ta nói. 

HAMLET - Sao? 

HỒN MA - Ta là hồn cha con vậy, còn bị đọa đầy trong ít lâu nữa, 
đêm đêm phải đi lang thang, ngày ngày bị bỏ đói, giam mình 
trong lửa, cho đến khi lửa kia thiêu sạch hết những tội ác nhơ 
bẩn đã phạm phải khi còn sống trên cõi trần. Phải chi ta 
không bị cấm tiết lộ những điều bí ẩn nơi địa ngục giam cầm 
ta, thì ta sẽ kể cho con nghe một câu chuyện dị kỳ mà mỗi 
tiếng sẽ vò xé tan nát tâm hồn con, làm cho bầu máu nóng 
thanh xuân phải đông giá, làm cho hai mắt con bật ra khỏi 
tròng như hai ngôi sao lạc khỏi vòng quỹ đạo, mái tóc kết chặt 
của con sẽ rã rời tơi tả, tóc gáy con sẽ dựng đứng lên như lông 
dím lúc sợ hãi. Nhưng những điều bí mật ở cõi vô cùng vô tận 
kia, không thể kể cho người trần mắt thịt nghe được. Hãy nghe 
ta, hãy nghe ta, ôi hãy nghe ta nếu con vẫn thương yêu người 
cha thiết cốt của con. 

HAMLET - Ồi trời! 

HỒN MA - Hãy trả thù cho cha con, chết vì một vụ ám sát bất 
chính nhất. 



HAMLET 


185 


HAMLET - Ám sát! 

HỒN MA - Ám sát kinh tởm. Vụ ám sát nào mà chả kinh tởm, 
nhưng vụ này là một vụ kinh tởm nhất, nham hiểm nhất và 
trái đạo trời nhất. 

HAMLET - Xin mau mau cho con biết chuyện để con bay ngay đi 
trả thù với cặp cánh nhanh tựa tư tưởng hay những ý nghĩ 
yêu đương. 

HỒN MA - Ta biết là con đã sẵn sàng. Trừ phi vô tình lãnh đạm 
như cỏ dại phì nhiêu tự hủy nát trên bờ sông Lê Thê (1) thì mới 
không xúc động khi nghe những lời ta sắp nói. Hamlet con ơi, 
người ta dã phao đồn lên rằng cha đang nằm nghỉ trong vườn 
thượng uyển thì bị rắn độc cắn. Thế là khắp đất nước Đan 
Mạch này đều bị lừa một cách trắng trợn mà cả tin lời thêu 
dệt đó. Nhưng con ơi, con trai cao quý của ta, con nên biết rằng 
con rắn độc đã châm nọc cướp mất đời cha con, hiện đang đội 
vương miện của người đó. 

HAMLET - Ôi tâm hồn tiên tri của ta! Chú ruột ta! 

HỒN MA - Chính nó, chính thằng súc sinh loạn luân, gian dâm ấy 
đã dem tài cám dỗ, đem những tặng vật lừa dối - ôi, tài độc ác 
và tặng vật ghê gớm đã quyến rũ lòng người! - để lôi cuốn vào 
vòng dâm ô bỉ ổi hoàng hậu của ta, người mà xưa kia ai cũng 
tưởng là đức hạnh nhất trần đời. Hamlet ơi, thật là sa đọa! Mẹ 
con đã bỏ ta trong khi ta vẫn đường đường chính chính thương 
yêu mẹ con thủy chung như lời thề ngày hôn lễ, để ngả vào tay 
thằng khốn nạn ấy, bẩm sinh tài đức vôn chẳng thể sánh nổi 
với ta. Song niềm đức hạnh thì dù sự bất chính có khoác áo 
thần tiên mà ve vãn cũng không thể lay chuyển nổi, còn thói 
dâm ô thì dù có tắm trong ánh sáng huy hoàng của long sàng 
cũng chỉ có thể thỏa mãn trong ô uế mà thôi. Nhưng này 
khoan, ta đã cảm thấy khí lạnh ban mai. Để ta kể vắn tắt con 
nghe: Hôm ấy, theo lệ thường, ta ra ngủ trưa ngoài vườn 
thượng uyển, lòng bình thản không chút hồ nghi, thì chú con 
chợt đến lén cầm một cái lọ đựng nhựa độc, và đổ chất độc ghê 
gớm vào tai ta. Chất dựa ấy rất kỵ máu người, thấm vào máu 
là lập tức truyền đi ngay như thủy ngân vào khắp các ngõ 
ngách trong cơ thể, làm cho máu một người lành mạnh cường 


(1) Sông Lê Thê: cũng như ta nói: sông Mê bến Lú. 



186 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tráng đến đâu cũng phải đông đặc lại, như một giọt cường toan 
rỏ vào sữa; đúng là ta bị như thế đấy. Chỉ một khắc sau, khắp 
người ta đang lành lặn là thế mà loang lổ sần sùi cả lên, kinh 
tởm như người mắc bệnh hủi; đấy, trong giấc ngủ, ta bị tay 
thằng em cướp mất cả đời sống, ngai vàng lẫn cả hoàng hậu 
nữa. Nó cắt đứt đời ta, không cho ta kịp ăn năn, kịp rửa tội, 
kịp xức dầu thánh, khiến ta lên trình diện trước mặt Chúa, còn 
mang theo tất cả tội lỗi của ta ở chốn dương gian. Ôi! Ghê 
gớm! Ôi ghê gớm! Ghê gớm quá chừng! Nếu con còn có chí khí 
nam nhi thì đừng cúi đầu cam chịu để cho long sàng của hoàng 
đế Đan Mạch biến thành nơi dâm bôn của kẻ loạn luân. Thật 
trăm nghìn lần đáng nguyền rủa! Nhưng dù phải trả thù bằng 
cách nào, con cũng chớ làm nhơ bẩn tâm hồn con, đừng suy 
tính một sự trừng phạt nào đối với mẹ con, hãy phó mặc nó 
cho trời, cứ để cho chông gai cấu xé cõi lòng nó. Thôi ta phải 
vĩnh biệt con ngay. Đom đóm đang tắt dần ánh lửa yếu ớt, báo 
hiệu bình minh sắp đến kia rồi. Vĩnh biệt! Thôi vĩnh biệt! 
Vĩnh biệt con! Hãy nhớ đến cha! 

Hồn ma vào 

HAMLET - Ôi! Hỡi chư vị thánh thần trên đời! Hỡi đất! Còn gì nữa! 
Tôi còn phải kêu gào địa ngục nữa chăng? Chao ôi! Lòng ta ơi, 
hãy cố nén lại, gân cốt ta ơi, đừng có yếu chùng đi trong giây 
phút, hãy cứng rắn lên mà giúp cho ta đứng vững. Nhớ đến cha 
ư? Ôi, hỡi hồn thiêng đáng thương, khi trí nhớ còn có một địa 
vị trên cõi thế điên cuồng này; nhớ đến cha ư? Vâng, từ nay 
con sẽ xin xóa bỏ khỏi trí nhớ của con mọi ký ức tạp nham, 
mọi châm ngôn sách vở, mọi hình thái, mọi ấn tượng dĩ vãng 
mà tuổi thơ và trí quan sát của con đã ghi chép tận tường; chỉ 
còn lời dặn dò của cha, con xin khắc sâu vào cuốn sách của 
khôi óc con, không để cho lẫn lộn với những việc tầm thường 
vô nghĩa khác. Thế đấy. Trời hỡi! Người đàn bà thâm độc đến 
thế là cùng! Ôi! Thằng đểu cáng, thằng đểu cáng tươi cười, 
thằng đểu cáng trời tru đất diệt! Bản cáo của ta đâu cho ta ghi 
vào mấy dòng này: một thằng đểu có thể tươi cười, tươi cười 
thơn thớt, nhưng cũng vẫn cứ là thằng đểu. ít nhất, đó cũng là 
điều chắc chắn đã xảy ra trên đất nước Đan Mạch này. 
(Hamlet viết) Ông chú ơi, thế là tên ông đã được ghi rồi. Giờ 
thì đến câu khẩu niệm: “Vĩnh biệt, vĩnh biệt con, hãy nhớ đến 
cha!”. Ta đã thề rồi đấy. 



HAMLET 


187 


MACXENLƯT và HÔRAXIÔ {từ bên trong) - Điện hạ ơi, Điện hạ! 

MACXENLUT {từ bèn trong ) - Cầu trời phù hộ cho Người! 

HAMLET - Cầu cho được thế! 

HÔRAXIÔ {từ bên trong ) - Đây đây, ô ô! Điện hạ ơi! 

HAMLET - Đây đây ô ô... trở về, chim ơi, trở về đây (1) ! 

Hôraxiô và Macxenlut ra 

MACXENLUT - Thưa Điện hạ, có việc gì thế? 

HÔRAXIÔ - Có chuyện gì lạ không, thưa Điện hạ? 

HAMLET - Ôi, lạ lùng lắm! 

HÔRAXIÔ - Xin Điện hạ cho chúng tôi biết với. 

HAMLET - Không được. Các bạn sẽ tiết lộ mất. 

HỒRAXIÔ - Thưa Điện hạ, tôi xin thề không khi nào... 

MACXENLUT - Thưa Điện hạ, tôi cũng xin thề. 

HAMLET - Thế thì các bạn nghĩ thế nào đây? Ai có thể ngờ được 
một chuyện như thế? Nhưng các bạn sẽ giữ kín được chứ? 

HÔRAXIÔ và MACXENLUT - Thưa Điện hạ, chúng tôi xin thề có trời 
chứng giám. 

HAMLET - Nếu trên khắp đất nước Đan Mạch này có một thằng chó 
đểu, thì thằng này là một thằng đểu, cực đểu? 

HỒRAXIÔ - Thưa Điện hạ, nếu chỉ có thế thì chẳng phải cần đến 
hồn từ đáy mồ hiện lên mách bảo cho chúng ta làm gì. 

HAMLET - Phải lắm. Chính thế đấy, các bạn nói có lý. Nhưng 
thôi, chả cần phải chuyện trò thù tiếp, dông dài làm gì, đã 
đến lúc nên bắt tay từ biệt nhau thôi. Các bạn cũng có 
những ưđc vọng và việc riêng phải lo, vì ai chả có việc riêng 
tây và ước vọng. Tất nhiên như thế. Còn riêng về thân phận 
khốn khổ của tôi, thì tôi phải đi cầu nguyện Thượng đế, các 
bạn ạ. 

HÔRAXIÔ - Kìa, sao Điện hạ nói năng luẩn quẩn và rối loạn như vậy? 

HAMLET - Tôi thành thực xin lỗi, đã làm phật ý các bạn. Vâng, 
thành thực, từ đáy lòng tôi. 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, có điều gì phật ý đâu? 


(1) Tiếng gọi chim ưng của những người di săn. 



188 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Hôraxiô, có chứ! Tôi xin viện có thánh Patrich (1) 2 làm 
chứng, có điều phật ý lắm chứ. Còn về hồn ma ban nãy thì 
quả thật là một linh hồn lương thiện, tôi phải nói ngay với 
các bạn như vậy. Các bạn muôn biết câu chuyện giữa tôi và 
hồn ma, xin các bạn hãy cô" dằn lòng. Các bạn ơi, chỗ tôi 
với các bạn là bằng hữu, là đồng học, lại là con nhà tướng 
với nhau, giờ đây cầu xin các bạn hãy giúp cho tôi một điều 
nhỏ mọn. 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, chuyện gì vậy? Chúng tôi xin hết lòng. 

HAMLET - Xin các bạn chớ để lộ cho ai biết những sự việc các bạn 
chứng kiến đêm nay. 

HÔRAXIÔ và MACXENLUT - Thưa Điện hạ, nhất định chúng tôi 
không tiết lộ. 

HAMLET - Vậy xin thề đi! 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, tôi xin thề không bao giờ tiết lộ. 

MACXENLUT - Thưa Điện hạ, tôi cũng xin thề. 

HAMLET - Xin hãy thề trên lưỡi gươm của tôi đây. 

MACXENLUT - Thưa Điện hạ, chúng tôi đã thề rồi. 

HAMLET - Không, phải thề trên lưỡi gươm này. 

HỔN MA (từ dưới đất ) - Thề đi! 

HAMLET - Ha... ha...! Chú đấy à? Chú vừa nói phải không? Này các 
bạn ơi, các bạn có nghe thấy tiếng chú bé nói ở dưới hầm 
không? Thế nào, bằng lòng thề đi! 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, xin người đọc trước câu thề. 

HAMLET - Không bao giờ các bạn được tiết lộ những điều đã chứng 
kiến; hãy thề trên luỡi gươm này đi. 

HỒN MA (từ dưới đất ) - Thề đi! 

HAMLET - Dù là ở đây hay ở đâu ư í2) ? Nào ta đổi chỗ đi. Xin lại đây, 
các bạn ơi! Xin để tay lên thanh gươm này, thề trên thanh 
gươm của tôi rằng không bao giờ các bạn được tiết lộ chuyện. 

HỒN MA (từ dưới đất) - Thề đi! 


(1) Patrich: VỊ thánh đã xua đuổi hết mọi tà ma quỷ dữ ra khỏi đất Ái Nhĩ Lan. 

(2) Tiếng Latinh: Hic et ubiquéì Ý nói: nhà ngươi (hồn ma) ở khắp mọi chỗ và có 
thể theo ta khắp nơi khắp chốn thế này ư? 



HAMLET 


189 


HAMLET - Phải, phải. Chuột già nói phải lắm! Ở dưới đất thẳm mà 
cũng nhanh gớm nhỉ! Thật xứng danh là tiên phong! Đổi chỗ 
lần nữa đi, các bạn quý của tôi ơi! 

HÔRAXIÔ - Hỡi ngày, hơi đêm ơi! Thật là kỳ diệu lạ lùng! 

HAMLET - Các bạn hãy chào mừng hồn ma như chào mừng một vị 
khách lạ đi xem nào! Hôraxiô ạ, trên trời và dưới đất còn rất 
nhiều điều mà triết học của chúng ta chưa hề mơ tưởng tới. 
Nào xin lại đây, bạn hãy thề ở nơi đây cũng như đã thề lúc 
nãy rằng sẽ không bao giờ... (tôi sẽ cầu trời che chở cho bạn) 
dù thấy cử chỉ của tôi có kỳ khôi, lạ lùng đến thế nào đi nữa - 
mà có lẽ rồi đây tôi cũng phải tự tạo cho mình một thái độ như 
thế - thì xin các bạn thấy vậy cũng không bao giờ khoanh tay 
lại thế này, hoặc lắc đầu, hoặc nói năng những lời úp mở như: 
“À, à tôi biết” hoặc là “nếu chúng tôi muốn, chúng tôi có thể” 
hay là “nếu tôi muốn nói ra” hay là “rất có thể là”... Những câu 
nói nửa vời như vậy dễ khiến người ngoài ngờ các bạn có biết 
chuyện gì về tôi. Nếu các bạn không nói ra, tôi xin cầu trời cứu 
khôn phù nguy các bạn khi các bạn cần đến. Thề đi! 

HỒN MA (từ dưới đất) - Thề đi! 

HAMLET - Hãy bình tĩnh, bình tĩnh, hỡi hồn thiêng bối rối! 

Họ thề 

Các bạn ơi, thế là từ nay tôi hết lòng tin cậy ở các bạn. Tất 
cả những gì một kẻ khốn khổ như Hamlet này có thể làm được 
để tỏ lòng yêu mến và tình bằng hữu với các bạn thì cầu xin 
Chúa ban ơn giúp cho tôi làm được không thiếu sót điều gì. 
Thôi, chúng ta cùng quay bước trở về. Tôi xin các bạn cứ giữ 
kín cho nhé. Thật là thời buổi hỗn loạn! Ôi, cuộc đời khốn 
kiếp! Phải chăng tôi sinh ra là để dẹp yên mọi sự bất bằng! 
Nào, mời các bạn, ta cùng về thôi! 



HỒI HAI 

CẢNH I 

Một gian phòng trong nhà của Pôlôniut 


Pôlôniut và Râynanđô ra 

PÔLÔNIƯT - Râynanđô, ngươi khá mang món tiền và mấy dòng này 
cho công tử. 

RÂYNANĐÔ - Xin vâng lệnh tướng công. 

PÔLÔNIUT - Này Râynanđô trung thành của ta! Khôn khéo ra thì 
trước khi lại thăm công tử, ngươi hãy dò xét giúp ta phẩm cách 
của y ra sao đã. 

RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, con cũng có ý định đó. 

PÔLÔNIUT - Giỏi, nói thế được, nói thế được lắm. Này nhé, trước 
hết ngươi hãy hỏi thăm xem có người Đan Mạch nào sống ở 
Pari, họ là ai, sinh sống ra sao, bằng cách gì, hay lui tới những 
nơi nào, bạn bè với ai, tiêu pha như thế nào, cứ quanh co dò la 
như thế xem họ có biết công tử chăng, rồi ngươi sẽ tới được 
gần đích hơn là cứ hỏi thẳng. Ngươi cứ làm như chỉ quen biết 
sơ qua công tử thôi, ví như nói: “Tôi biết cụ thân sinh và bạn 
bè của cậu ta và cũng quen biết cậu ta đôi chút”. Râynanđô, 
ngươi đã nghe rõ rồi chứ? 

RÂYNANĐÔ - Dạ thưa tướng công, rõ lắm rồi ạ. 

PÔLÔNIƯT - “Cũng quen biết cậu ta đôi chút...” và có thể nói 
thêm "... nhưng không được tường tận cho lắm. Nếu đúng là 
cái cậu mà tôi muôn nói thì thật là một người phóng túng 
thế này thế nọ...” ngươi muốn thêu dệt điều gì tùy ý; nhưng 



HAMLET 


191 


liệu đấy, đừng có nói những diều quá bậy bạ có thể làm hại 
đến danh dự công tử. Điều này ngươi hãy nên cẩn thận. Chỉ 
nên gán cho công tử những tính như phóng túng dam mê, 
những hành vi thông thường mà ai cũng biết, là của tuổi trẻ 
được buông lỏng. 

RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, chẳng hạn như thói cờ bạc... 

PÔLÔNIUT - ừ, hay là rượu chè, ẩu đả, chửi bới, chơi gái... ngươi có 
thể nói đến như thế. 

RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, như thế e rằng sẽ hại đến danh dự 
công tử nhà mất. 

PÔLÔNIUT - Không sao đâu mà, đổ lỗi nhưng miễn lựa lời cho có 
chừng mực là được, chớ có thêm câu gì gièm pha bỉ báng như là 
cậu ta ngang nhiên sa vào vòng trụy lạc. Y ta không muốn thế, 
người cần gán lỗi thế nào cho khéo để người ngoài thấy rằng 
sở dĩ như vậy có thể chỉ là kết quả tai hại của cuộc sống tự do 
buông lỏng, tính hăng hái của một bản chất cương cường, tính 
sôi nổi của dòng máu bất khuất, những tính thông thường của 
bọn trai trẻ đó thôi. 

RÂYNANĐÔ - Nhưng bẩm tướng công... 

PÔLÔNIUT - Như thế để làm gì, ngươi có biết không? 

RÂYNANĐÔ - Dạ bẩm tướng công, đó là điều con đang muôn biết. 

PÔLÔNIUT - Hầy, dụng ý ta là như thế này, mà ta tin rằng kế ấy là 
rất diệu: Khi ngươi đã buộc cho y những lỗi lầm nho nhỏ, khác 
nào những vết ố nhẹ trên một mỹ phẩm, để ý nghe nhé, thì kẻ 
mà ngươi muốn dò hỏi tất sẽ nói lộ cho ngươi rõ. Nếu người ấy 
cũng nhận thấy công tử có những nết xấu như ngươi dã kể, thì 
ngươi cứ tin chắc rằng hắn ta sẽ nói với ngươi: “Thưa quý 
ngài”, ừ hay là “thưa quý hữu”, hay “thưa quý ông” tùy theo lối 
nói của từng người hay từng địa phương. 

RÂYNANĐÔ - Bẩm tướng công, tuyệt diệu ạ. 

PÔLÔNIUT - Thế rồi “thưa ông”, người ấy... người ấy... Ta định nói 
gì nhỉ? Khỉ thật, ta định nói gì kia mà. Ta nói đến đâu rồi nhỉ? 

RÂYNANĐÔ - Bẩm “chắc rằng hắn ta sẽ nói với ngươi: thưa quý ngài 
hay thưa quý hữu...”. 

PÔLÔNIƯT - À, phải rồi, hẳn là sẽ nói với ngươi, phải rồi, khỉ 
thật, hắn nói thế này: Vâng, tôi có biết cậu ấy. Tôi vừa được 



192 


WILLIAM SHAKESPEARE 


gặp cậu ta hôm qua hay là hôm nào khác; cậu ta thế này thế 
nọ, với người này người nọ... quả như lời ngài nói, khi thì cờ 
bạc rượu chè be bét, khi thì chơi cầu, cãi lộn ẩu đả... hoặc tôi 
thấy cậu ta bước vào nhà thanh lâu (hay là nhà thổ)... ấy, 
những chuyện lăng nhăng như thế. Bây giờ ngươi rõ chứ. 
Dùng giả dối làm mồi mà câu lấy con cá chân lý, đó chính là 
phương sách của những người khôn ngoan, dầy kinh nghiệm, 
biết phép quanh co dử mồi mà lôi được hết mọi chuyện. Cứ 
theo đúng lời ta dặn dò là sẽ biết được cách ăn nết ở của công 
tử. Ngươi hiểu ý ta, hiểu chứ? 

RÂYNANĐÔ - Bẩm Tướng công, con đã rõ rồi. 

PÔLÔNIUT - Cầu Chúa che chở cho ngươi; chúc ngươi lên đường 
mạnh khỏe. 

RÂYNANĐÔ - Xin bái biệt Tướng công. 

PÔLÔNIƯT - Ngươi khá quan sát hành tung của công tử, nhưng chớ 
hề để lộ. 

RÂYNANĐÔ - Bẩm Tướng công, xin vâng. 

PÔLÔNIƯT - Cứ để cho y mặc ý chơi điệu đàn của y (1) . 

RÂYNANĐÔ - Bẩm Tướng công, vâng ạ. 

PÔLÔNIUT - Thôi, ngươi lên đường. 

Râynanđô vào, Ôphêlia ra 

PÔLÔNIƯT - Kìa, ồphêlia, có chuyện gì thế con? 

ÔPHÊLIA - Ôi Tướng công, Tướng công! Con sợ quá! 

PÔLÔNIƯT - Sợ gì, lạy Chúa! 

ÔPHÊLIA - Thưa Tướng công, con đang ngồi khâu trong khuê phòng, 
thì bỗng thái tử Hamlet bước vào, chàng đến trước mặt con, áo 
cởi phong phanh, đầu không đội mũ, đôi tất nhem nhuôc, nịt 
tụt hẳn xuống mắt cá chân, mắt xanh như chiếc áo chàng đang 
mặc, loạng choạng chân nam đá chân xiêu, hình dáng sao mà 
tiều tụy, trông đến thương tâm, thật như người vừa thoát khỏi 
địa ngục, lên kể lại những điều rùng rợn. 

PÔLÔNIƯT - Điên vì yêu con chăng? 


(1) Có bản dịch là: “Cứ để cho cậu ấy tiếp tục học nhạc” (bản tiếng Nga của 
Môzôđô). Âm nhạc là một môn học không thể thiếu được của con nhà quý tộc. 
Nghĩa bóng: cứ để cho hắn hành động theo ý thích của hắn. 



HAMLET 


193 


ÔPHÊLIA - Thưa Tướng công, con nào được rõ. Thực tình con cũng e 
như vậy. 

PÔLÔNIUT - Thế chàng nói gì? 

ÔPHÊLIA - Chàng nắm lấy cổ tay con mà bóp thật mạnh rồi đứng 
ra xa một tầm cánh tay, còn bên tay kia đặt lên ngang mày 
như thế này, chàng cứ đăm đăm nhìn vào mặt con như muốn 
tạc hình con vậy. Chàng cứ đứng như thế lâu lắm. Cuối cùng 
chàng lắc lắc cánh tay con, cúi đầu xuống, ngửng lên ba lượt 
rồi thở dài một tiếng nghe thương tâm não nuột quá, khác nào 
cơ thể chàng sắp gãy rời mà từ bỏ cuộc sông. Rồi, buông con 
ra, chàng ngoái cổ lại phía sau như người tìm đường, nhưng lại 
không dùng đến mắt, cứ như thế mà tiến ra cửa, mắt vẫn đăm 
đăm hướng về phía con. 

PÔLÔNIUT - Nào, con hãy đi cùng ta, ta phải đi tìm hoàng thượng 
mới được. Đây chính là căn bệnh điên vì tình, kẻ nào mắc phải 
thì chỉ tự hủy hoại thân hình mình, đưa lý trí đến những hành 
động điên rồ liều lĩnh, cũng như bất cứ một dục vọng nào dưới 
gầm trời này đều tàn phá bản chất con người. Ta cũng lấy làm 
phiền lòng. Thế con có nói điều gì nặng lời với chàng những 
ngày gần đây không? 

ÔPHÊLIA - Thưa Tướng công, không ạ. Nhưng, vâng lời Tướng công, 
con đã từ chối không nhận thư và không cho chàng gặp gỡ. 

PÔLÔNIUT - Chính điều đó đã làm cho chàng hóa điên. Ta lấy 
làm phiền lòng đã không nhận xét, đánh giá chàng cẩn 
thận và có suy nghĩ hơn. Ta cứ e rằng chàng chỉ đùa cợt cơn 
và có ý làm hại đời con. Nghi ngờ khốn khổ! Lạy Chúa! Au 
cũng là cái tật chung của tuổi già như ta, hay cố chấp đa 
nghi; cũng như tuổi trẻ lại thường thiếu chín chắn. Chúng ta 
đến bệ kiến hoàng thượng. Câu chuyện này phải tỏ bày ra 
cho rõ. Cứ im ỉm giữ kín là có thể gây nên lắm chuyện 
phiền muộn, thà vạch rõ mối tình đó ra mà có bị căm ghét (1) 
còn hơn. Thôi ta đi! 

Cùng vào 


(l> R. Travers chú thích câu này: nói ra thì bị hoàng hậu và vua căm ghét vì vua 
và hoàng hậu có thể cho rằng Ôphêlia đã quyến rũ để cho chàng hóa điên và 
Pôlôniut cũng nhúng tay vào việc đó. 


13 - SECHXPiA 



194 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 

Một gian phòng trong lâu đài, kèn đồng 


Vua, hoàng hậu, Rôdencran, Ghinđơnxtơn và 
những người tùy tùng ra 

VUA - Rôdencran và Ghinđơnxtơn! Trẫm có lời chào hai khanh 
thân mến. Ngoài sự mong muôn được gặp hai khanh, Trẫm 
còn có việc cần phải nhờ cậy, nên cho mời hai khanh tđi 
đây. Chắc hai khanh đã nghe nói đến sự biến đổi của thái tử 
Hamlet ít lâu nay. Biến đổi thật đấy, vì bề ngoài cũng như 
tâm tình thái tử không còn gì giống như xưa. Trẫm chẳng rõ 
không biết ngoài cái chết của phụ vương còn có chuyện gì 
khác khiến thái tử quẫn trí chăng? Hai khanh từ ngày thơ 
ấu đã được nuôi nấng và cùng lớn lên với thái tử, đã gần gũi 
và biết rõ tuổi thanh xuân cùng tính tình chàng, nên Trẫm 
mong hai khanh nán ở lại trong triều ít lâu nữa để nhờ có 
sự lui tới của hai khanh sẽ đưa thái tử vào những trò giải trí 
rồi nhân cơ hội đó dò ra niềm uẩn khúc đã làm thái tử đau 
buồn, mà chúng ta chưa hay biết, để khi rõ sự tình sẽ tìm 
phương cứu chữa. 

HẬU - Hai khanh ạ, thái tử vẫn nhắc đến hai khanh luôn, và ta tin 
chắc rằng người không gắn bó keo sơn với ai bằng hai khanh 
đâu. Nếu hai khanh không quản ngại, muôn tỏ lòng trung 
nghĩa và thiện chí đối với chúng ta, xin hãy vui lòng bớt chút 
thì giờ lưu lại ít lâu nữa để giúp chúng ta đạt được hy vọng, thì 
công ấy ắt sẽ được đền đáp lại xứng đáng vđi tấm lòng tri ân 
của thánh thượng. 

RÔDENCRAN - Muôn tâu, Bệ hạ và Lệnh bà là bậc chí tôn, chúng 
thần là phận thần tử; xin Bệ hạ và Lệnh bà cứ truyền phán, 
chúng thần đâu dám để khẩn nài! 

GHINĐƠNXTƠN - Chúng thần xin phụng mệnh và nguyện đem cả 
cuộc đời đặt dưới bệ rồng, tùy Bệ hạ và Lệnh bà sai khiến. 

VUA - Trẫm cám ơn khanh, Rôdencran, và hiền khanh, Ghinđơnxtơn. 

HẬU - Cám ơn khanh Ghinđơnxtơn, và hiền khanh Rôdencran. 
Mong hai khanh lại thăm ngay đứa con thay đổi quá chừng 



HAMLET 


195 


của ta. Tả hữu đâu, mau dẫn đường cho hai vị đến thăm thái 
tử Hamlet. 

GHINĐƠNXTƠN - cầu Chúa cho sự có mặt và săn sóc của chúng 
thần giúp ích được cho thái tử và làm cho người khuây khỏa. 

HẬU - A-men! 

Rôdencran, Ghinđơnxtơn và mấy người tùy tùng vào . 

Pôlôniut ra 

PÔLÔNIUT - Tâu Bệ hạ, các vị sứ thần đã từ Na Uy mãn nguyện 
hồi triều. 

VUA - Khanh lúc nào cũng là người cha của những tin lành (1) . 

PÔLÔNIUT - Tâu Bệ hạ, thật vậy chăng? Dám xin Thánh thượng 
cao minh tin cho rằng bổn phận của thần cũng như linh hồn 
thần xin nguyện tận trung phò Chúa cùng Thánh thượng chí 
tôn. Nếu trí óc thần không nhầm lẫn, vẫn còn nhạy bén như 
thường ngày để theo dò manh mối của sự việc thì thần dám 
chắc rằng đã tìm ra đúng nguyên nhân khiến thái tử quẫn trí. 

VUA - Ồ, khanh nói đi, ta nóng lòng nghe. 

PÔLÔNIUT - Xin Bệ hạ hãy cho các sứ thần được bệ kiến trước. Câu 
chuyện của hạ thần sẽ là món hoa quả tráng miệng sau bữa đại 
yến này. 

VUA - Khanh khá đích thân ban phúc cho họ, đưa họ vào đây. 

Pôlôniut vào 

Này ái khanh, Pôlôniut nói đã tìm ra nguyên nhân tâm tình 
rối loạn của con trai ái khanh rồi đó. 

HẬU - Thiếp ngờ rằng chẳng có nguyên nhân nào khác ngoài việc 
cha nó chết và chúng ta kết hôn quá vội vàng. 

VUA - Thôi dược, chúng ta sẽ thăm dò nó. 

Pôỉôniut lại ra cùng với Vôntiman và Cornèliut 

Kìa, trẫm có lời chào mừng các hiền khanh. Vôntiman, 
khanh mang về những tin tức gì của vua Na Uy anh em thế? 

VÔNTIMAN - Tâu Bệ hạ, hạ thần mang về những lời phúc đáp và 
chúc mừng tốt đẹp nhất. Vừa nghe những lời tâu bày đầu tiên, 
lão vương Na Uy đã ra lệnh bãi ngay binh lính mà tên cháu 


(1) Ý nói: bao giờ cũng đem đến những tin lành. 



196 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


của người vừa tuyển mộ. Người vẫn tưởng đó là để sửa soạn 
chinh phạt nước Ba Lan. Nhưng sau khi thẩm tra, người mới rõ 
toán quân đó thực là để chống lại Chúa thượng. Rất đỗi tức 
giận tên Fortinbrat đã dám cả gan lừa dô'i một người bệnh tật 
già yếu như người, người đã ra lệnh cho đòi hắn, bắt hắn phải 
bãi binh. Cuối cùng hắn đã phải vâng chịu lời quở mắng của 
nhà vua và thề trước mặt người chú không bao giờ còn dám 
dùng binh lực chống lại Bệ hạ nữa. Lão vương Na Uy vui mừng 
vô hạn ban thưởng cho tên cháu mỗi năm ba ngàn curon và cho 
phép hắn điều toán quân đã chiêu mộ sang đánh nước Ba Lan. 
Người cững có thỉnh cầu Bệ hạ một điều. (Dăng một lá thư) 
Xin Bệ hạ rộng lòng cho đạo quân ấy mượn đường sang chinh 
phạt Ba Lan với những điều cam kết đảm bảo ghi trong quốc 
thư này. 

VUA - Trẫm rất đẹp ý. Để rồi thư thả trẫm sẽ coi, cần suy nghĩ kỹ 
về việc này đã rồi sẽ trả lời. Giờ đây trẫm hãy cám ơn hai 
khanh đã tốn công sức để làm tròn sứ mệnh. Hai khanh khá 
về nghỉ ngơi. Đêm nay chúng ta sẽ cùng dự đại yến. Thật là 
vui mừng được thấy hai khanh đã về. 

Vôntiman và Cornêliut vào 

PÔLÔNIUT - Câu chuyện này như thế là đã kết thúc tốt đẹp. Tâu Bệ 
hạ cùng Lệnh bà, tranh luận để rõ đấng quân vương phải thế 
nào, nghĩa thần tử phải ra sao, vì sao ngày là ngày, đêm là 
đêm, thời gian là thời gian, thì chỉ là đi làm một việc thừa, phí 
ngày phí đêm, phí thời gian mà thôi. Ây, vì ngắn gọn là tinh 
hoa của trí tuệ, mà dài dòng rỗng tuếch chỉ là cái mã ngoài 
chán ngắt, cho nên thần xin nói ngắn gọn! Người con cao quý 
của Lệnh bà đã hóa điên, còn nói thế nào khác được nữa, nếu 
không nói là điên thật sự! Nhưng hãy gác chuyện ấy lại. 

HẬU - Khanh cứ nói thẳng, chớ nên rào đón làm gì. 

PÔLÔNIƯT - Tâu Lệnh bà, kẻ hạ thần này xin thề không rào đón 
chút nào. Thái tử hóa điên rồi, thật thế, đau lòng thay! Nhưng 
đau lòng thay, đó lại là sự thật. Câu nói ngu xuẩn thay, nhưng 
thôi đừng để ý tới nó, vì thần sẽ không rào đón. Cứ cho là 
thái tử điên rồi, bây giờ thì còn phải xét xem nguyên nhân 
của cái kết quả ấy, hay nói cho đúng hơn, nguyên nhân của 
bệnh hoạn, vì cái kết quả ấy ắt là phải có một nguyên nhân - 
chỉ cần tìm có thế và điều ấy là đây, xin Lệnh bà xét xem: 



HAMLET 


197 


Thần có một đứa con gái - vâng có, chừng nào nó còn là con 
thần. Xin Lệnh bà để ý cho, nó đã biết giữ đạo làm con theo 
lời dạy bảo mà đưa cho thần cái này. Vâng, cúi xin Lệnh bà 
kết luận và phán đoán. 

Đọc 

"Gửi nàng Tiên nữ, thần tượng của linh hồn tôi, nàng 
Ôphêlia diễm lệ nhất đời”. Thật là một câu văn khó nghe. Một 
câu văn tầm thường. “Diễm lệ”! Thật là một câu văn tầm 
thường. Nhưng xin Chúa thượng và Lệnh bà nghe nốt. (Đọc) 
“Thư này, gửi trên ngực trắng đẹp của nàng, v.v...” (1) . 

HẬU - Có thực thư náy Hamlet viết cho lệnh ái không? 

PÔLÔNIUT - Tâu Lệnh bà, xin người hãy kiên nhẫn một chút, rồi 
thần sẽ xin kể lại rất trung thực. (Đọc): 

“Dù ngôi sao em ngờ là lửa, 

Dù mặt trời em ngỡ vần xoay 
Chăn thành dù ngỡ dối sai 
Tình ta em chớ mảy may nghi ngờ” 

“Ôi, Ôphêlia yêu quý, mấy dòng thơ này anh viết vụng về. 
Anh không đủ tài nói hết được nỗi lòng, nhưng anh yêu em vô 
cùng. Ôi, anh yêu em vô cùng, em hãy tin cho. Xin vĩnh biệt. 
Anh nguyện là của em mãi mãi, chừng nào cái cơ thể này vẫn 
là của Hamlet”. 

Bức thư này do con gái thần đã tuân theo lời giáo huấn của 
cha mà trao cho thần. Hơn nữa, nó còn kể lại cho thần nghe 
những lời khẩn cầu của thái tử, hẹn hò lúc nào, làm gì, ở đâu, 
nó đều nói lại cho thần nghe hết. 

VUA - Thế lệnh ái đã đáp lại mô'i tình đó ra sao? 

PÔLÔNIUT - Tâu Bệ hạ, Bệ hạ cho thần là người thế nào? 

VUA - Là một người trung thực và trọng danh dự. 

PÔLÔNIUT - Thần cũng mong được tỏ rõ là người như thế. Nhưng 
Bệ hạ sẽ nghĩ thế nào, nếu khi thần đã chứng kiến mối tình 
say đắm sôi nổi bùng ra (thần phải tâu bầy để Bệ hạ rõ, thần 


(l) Trên áo lót mình của đàn bà châu Âu thời xưa thường có cái túi nhỏ ở phía 
trưức ngực. 



198 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đã nhận thấy mối tình đó từ trước khi con gái thần thổ lộ) 
hoặc Lệnh bà kính mến đây sẽ nghĩ như thế nào, nếu thần lại 
như cái bàn hay chồng sách kia, nhắm mắt làm ngơ, giả câm 
giả điếc, dửng dưng đứng nhìn cuộc tình ái đó? Bệ hạ sẽ nghĩ 
thế nào? Không, thần phải xử trí và thẳng thắn nói cho cô tiểu 
thư nhà thần nghe như thế này: “Điện hạ Hamlet là một vị 
thái tử, số mày không với tới được đâu, nên thôi đi”. Thần đã 
khuyên dạy nó phải khóa mình lại ngăn không cho chàng lui 
tới, không được nhận quà tặng, không được tiếp kẻ đưa thư. Nó 
đã biết nghe lời dạy bảo của thần. Thần xin nói vắn tắt, thái 
tử thấy mình bị hắt hủi thì sầu buồn, rồi mất ăn, rồi biếng 
ngủ, rồi vóc vạc hao mòn, rồi tinh thần thảng thốt, cứ theo cái 
đà ấy mà hóa thành điên loạn như giờ đây, khiến mọi người 
chúng ta trông thấy dều phải ngậm ngùi. 

VUA - Khanh nghĩ như thế à? 

HẬU - Có thể là như thế lắm. 

PÔLÔNIUT - Thần rất muốn xin được biết, đã có khi nào thần nói 
chắc “Việc là như thế”, mà sự thật lại khác đi chăng? 

VUA - Quả trẫm chưa thấy như thế bao giờ. 

PÔLỒNIUT (trỏ vào đầu và vai mình) - Xin Bệ hạ cứ lấy đầu này ra 
khỏi thân này nếu câu chuyện không phải như thế. Nếu có cơ 
hội thần sẽ tìm ra được sự thật đang bị che đậy, dù nó có bị 
vùi sâu trong lòng đất chăng nữa. 

VUA - Làm thế nào để rõ thêm sự thật nữa, hử khanh? 

PÔLÔNIUT - Tâu Bệ hạ, Người cũng đã rõ, đôi khi thái tử thường đi 
đi lại lại hàng giờ d hành lang này. 

HẬU - Nó vẫn thường đi dạo như thế thật. 

PÔLÔNIUT - Lúc ấy thần sẽ buông lỏng cho con gái thần qua đó gặp 
thái tử... Lệnh bà sẽ cùng thần đứng nấp sau rèm quan sát 
xem họ gặp gỡ nhau thế nào. Nếu thái tử thật không đem lòng 
yêu con gái thần, nếu không phải vì nguyên nhân tình ái làm 
cho người loạn trí thì xin Lệnh bà cứ cách cổ thần không cho 
làm quan nữa, chỉ xin cho làm một tên tá điền đánh xe bò thôi. 

VUA - Ta cứ thử xem. 

HẬU - Nhưng kìa, đứa con trai tội nghiệp của tôi đang đọc sách và 
bước vào kia. 



HAMLET 


199 


PÔLÔNIUT - Xin tạm lánh, xin Chúa thượng cùng Lệnh bà hãy tạm 
lánh, để thần lại gặp thái tử ngay. 

Vua và hoàng hậu vào, Hamlet vừa đọc sách vừa bước vào 

Kính chào Điện hạ. Chẳng hay Điện hạ Hamlet của tôi có 
được mạnh giỏi chăng? 

HAMLET - ơn Chúa, mạnh giỏi lắm chứ. 

PÔLÔNIUT - Thưa Điện hạ, người có nhận ra tôi không? 

HAMLET - Có lắm chứ, ông là anh lái cá. 

PÔLÔNIUT - Đâu phải thế, Điện hạ! 

HAMLET - Thì tôi mong rằng ông cũng là một người lương thiện 
như thế. 

PÔLÔNIUT - Lương thiện ư, thưa Điện hạ? 

HAMLET - Phải đấy ông ạ, ở cái đời này, phải hàng vạn người mới 
nhặt ra được một kẻ lương thiện. 

PÔLÔNIƯT - Đúng lắm thay, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Nếu như mặt trời làm nảy sinh ra dòi bọ trong xác chó 
chết vì mặt trời ưa hôn thây thối... ông có một người con gái 
phải không? 

PÔLỒNIUT - Đúng thế, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Này, thế thì đừng để cô ta đi ra ngoài ánh mặt trời nhé. 
Thụ thai là ân trời cho, mà con gái ông có thể thụ thai được. 
Này, ông bạn ơi, phải để mắt cẩn thận đấy. 

PÔLÔNIUT ( nói một mình) - Nói thế là nghĩa gì? vẫn cứ lải nhải 
nhắc đến con gái ta. Thoạt đầu hắn không nhận được ra ta, lại 
ngộ nhận ta là một anh lái cá. Bệnh của hắn đã nặng lắm rồi. 
Thật thế, tuổi hoa niên của ta cũng đã từng phải chịu trăm 
đắng ngàn cay vì chuyện tình ái, cũng rất giống hắn lúc này. 
Ta phải hỏi chuyện hắn nữa mới dược. Thưa Điện hạ, người 
đang dọc gì vậy? 

HAMLET - Chữ, chữ, toàn là chữ. 

PÔLÔNIUT - Thưa Điện hạ, chuyện gì vậy? 

HAMLET - Giữa ai với ai. 

PÔLÔNIUT - Thưa Điện hạ, tôi muốn hỏi sách Người đang đọc nói 
về gì? 



200 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Chuyện vu khống, thưa ngài. Vì cái thằng xỏ lá hài hước 
viết ở trong sách này rằng những lão già râu bạc trắng, mặt 
thì nhăn nheo dăn dúm, mắt đùn rử đặc như nhựa mận, hoàn 
toàn thiếu thông minh, cặp giò thì lẩy bẩy. Thưa với ngài đây 
toàn là những điều dù tôi vẫn đinh ninh tin là đúng, nhưng lại 
cho rằng viết ra thì bất lương quá. Bởi vì chính ngài, ngài rồi 
cũng sẽ già chẳng kém gì tôi dâu, nếu ngài cũng giống như loài 
cua biết đi giật lùi. 

PÔLÔNIUT (nói một mình) - Hắn nói tuy điên thật, nhưng lập luận 
vẫn có phương pháp lắm. (Nói Éo)-Thưa Điện hạ, người có 
muốn đi ra ngọài không khí không ạ? 

HAMLET - Đi vào mồ tôi à? 

PÔLÔNIUT - Quả thực, như thế là đi ra ngoài không khí đấy. (Nói 
một mình) Lạ một điều là những câu trả lời của hắn chứa đầy 
thâm ý. Đó là kết quả của chứng điên dại, mà lúc khỏe mạnh 
sáng suốt, con người lại khó có được. Ta phải từ giã hắn thôi, 
và tạo cơ hội cho hắn được giáp mặt con gái ta. (Nói to) Điện 
hạ tôn kính, xin Người cho phép tôi cáo lui. 

HAMLET - Thưa ngài, ngài không thể xin tôi cái gì mà tôi không 
vui lòng từ bỏ đâu, chỉ trừ cuộc đời tôi, trừ cuộc đời tôi, trừ cuộc 
đời tôi. 

PÔLÔNIƯT - Thưa Điện hạ, xin chúc Người mạnh giỏi. 

HAMLET - Đồ khọm già, ngu xuẩn, thật khó chịu! 

Rôdencran và Ghinđơnxtơn ra 

PÔLÔNIUT - Hai ông muốn gặp thái tử chăng? Người đây kia. 

RÔDENCRAN (nói với Pôlôniut) - cầu Chúa ban phước lành cho 
tướng công! 

Pôlôniut vào 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ tôn kính! 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ kính mến! 

HAMLET - Ôi! Những ông bạn thắm thiết tốt bụng của tôi! 
Ghinđơnxtơn, bạn có mạnh không? 

RÔDENCRAN - Thưa cũng như mọi sinh vật bình thường của trái 
đất này. 



HAMLET 


201 


GHINĐƠNXTƠN - Chúng tôi sung sướng ở chỗ không bao giờ quá mức 
sung sướng; chúng tôi chẳng phải là chiếc khuy đính trên chỏm 
mũ nữ thần May mắn. 

HAMLET - Cũng chẳng phải là đế giày của nữ thần à? 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ cũng không. 

HAMLET - Thế thì các bạn sống ở khoảng thắt lưng của nữ thần à, 
hay là ở giữa ân huệ của nữ thần chứ gì? 

GHINĐƠNXTƠN - Chính vậy, thưa Điện hạ, chúng tôi sống gần gũi 
nữ thần. 

HAMLET - Sống ở những chỗ kín của nữ thần à? Ôi đúng lắm. Nữ 
thần May mắn là một con đĩ. Các bạn có chuyện gì thế? 

RÔDENCRAN - Chẳng có chuyện gì cả, thưa Điện hạ, chỉ có một điều 
là ngày nay thế gian đã trở nên lương thiện cả. 

HAMLET - Thế thì ngày tận thế sắp đến rồi đấy. Nhưng chuyện 
này của các bạn là giả dối mà thôi. Xin cho tôi được hỏi riêng 
tận tường thêm một chút. Các bạn ơi, các bạn đã làm gì phật 
ý nữ thần May mắn để đến nỗi bị nàng đầy đọa đến chốn 
ngục thất này? 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, ngục thất? 

HAMLET - Chính nước Đan Mạch này là một ngục thất. 

RÔDENCRAN - Thế thì thế giới cũng là một ngục thất. 

HAMLET - Một ngục thất rất tốt, trong đó có biết bao nhiêu là gông 
cùm, hầm giam và ngục tối; mà Đan Mạch là cái ngục thất 
đáng ghê tởm nhất. 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, chúng tôi không nghĩ như thế. 

HAMLET - Vậy thì nó không phải là ngục thất đối với các bạn, bỏi 
vì chẳng có gì là hay, chẳng có gì là dở, mà chỉ là ta nghĩ thế 
nào thì hóa ra như thế ấy thôi. Đối với tôi thì nó chính là một 
ngục thất. 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, tham vọng của Người cao quá nên 
mới coi đó là một ngục thất, nó quá chật hẹp đối với trí óc 
của Người. 

HAMLET - Trời hỡi, ta có thể bị giam hãm trong chiếc vỏ hạt dẻ mà 
vẫn tự coi mình là một ông vua của bầu trời bao la vô tận, nếu 
nằm trong đó ta không bị những cơn ác mộng ám ảnh! 



202 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


GHINĐƠNXTƠN - Những mơ mộng đó quả thật là tham vọng, bởi vì 
bản chất của kẻ tham vọng chỉ là hình bóng của mơ mộng. 

HAMLET - Chính mơ mộng cũng chỉ là hình bóng. 

RÔDENCRAN - Chính thế, thiển ý tôi cho rằng tham vọng là một 
điều viển vông, mơ hồ, đến nỗi nó chỉ là hình bóng của hình 
bóng mà thôi. 

HAMLET - Vậy thì thân hình chúng ta đây chỉ là một bọn ăn mày; 
các vua chúa và các anh hùng xuất chúng cũng chỉ là hình bóng 
của một lũ ăn mày cả. Chúng ta cùng vào triều chứ? Vì quả 
tình tôi chẳng thể nói cho ra lẽ được. 

RÔDENCRAN, GHINĐƠNXTƠN {cùng nói) - Chúng tôi xin theo hầu 
Điện hạ. 

HAMLET - Đâu dám thế, tôi đâu dám liệt các bạn vào hàng tôi tớ 
khác của tôi; vì xin thành thực nói với các bạn như một người 
lương thiện, tôi bị người ta theo hầu một cách đáng sợ. Nhưng 
cứ lấy tình bè bạn chân thực mà đối đãi với nhau, các bạn đến 
Enxơnơ này để làm gì? 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, chúng tôi đến thăm Điện hạ thôi, có 
việc gì đâu. 

HAMLET - Một thăng ăn mày như tôi nghèo đến cả lời cảm tạ. 
Nhưng tôi cũng xin cảm tạ các bạn, tuy các bạn ơi, chắc chắn 
rằng lời cảm tạ của tôi không đáng nửa đồng. Có ai sai các bạn 
đến đây không? Có phải tự ý các bạn không? Có phải là một 
cuộc thăm viếng tự nguyện không? Thế nào cứ thực thà với tôi 
đi xem nào, thế nào, thế nào, nói đi! 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, chúng tôi biết nói sao đây? 

HAMLET - Nói sao cũng được, miễn là trả lời cho tôi câu hỏi ấy. 
Người ta đã sai các bạn đến đây; vẻ mặt các bạn cũng là một 
lời tự thú rồi. Liêm sỉ của các bạn không đủ mánh lới để che 
đậy, màu mè đâu: tôi biết, đức Hoàng thượng tốt bụng và 
Hoàng hậu đã sai các bạn đến đây. 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, để làm gì ạ! 

HAMLET - Chính đó là điều các bạn phải cho tôi rõ. Tôi xin các bạn 
vi tình bạn, vì sự hòa hợp của tuổi trẻ chúng ta, vì sự ràng 
buộc của môi tình khăng khít, vì tất cả những cái gì thắm thiết 



HAMLET 


203 


mà một người ăn nói khéo léo hơn có thể nói lên được, các bạn 
hãy nên thành thực, thẳng thắn đối với tôi, có đúng là người ta 
sai các bạn đến đây không? 

RÔDENCRAN (nói riêng vói Ghinđơnxtơn) - Cậu định nói sao? 

HAMLET (nói một mình) - Hừ, ta đã hiểu rõ các ngươi rồi. (Nói to) 
Nếu các bạn có bụng yêu tôi, xin đừng giấu giếm. 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, chúng tôi được sai đến đây thật. 

HAMLET - Thôi, để tôi nói rõ vì sao các bạn được sai đến đây. Nói 
trước đi để các bạn khỏi phải thú nhận. Như thế các bạn khỏi 
phải mang tội vì tiết lộ những điều bí mật của Hoàng thượng 
và Hoàng hậu. Gần đây - tôi cũng không hiểu vì sao nữa - tôi 
đã mất hết tính vui vẻ và sao lãng hết cả thói quen luyện tập 
hàng ngày, tâm trạng của tôi nặng nề u uất đến nỗi, trái đất 
này đẹp đẽ là dường ấy mà đối với tôi chỉ là một mỏm đất khô 
cằn; bầu trời trong sáng nhất kia, không gian kia, các bạn 
nhìn xem, khoảng trời lơ lửng lộng lẫy kia, cái mái nhà uy 
nghiêm óng ánh vàng sao ấy, đối với tôi không hơn một nơi tụ 
hội của những xú khí dơ dáy. Kỳ diệu thay là con người! Con 
người cao quý làm sao về mặt lý trí, vô tận làm sao về mặt 
năng khiếu! Hình dung và dáng điệu mới giàu ý nghĩa và đáng 
kính làm sao! Trong hành động thật như thần tiên, về trí tuệ 
ngang tài Thượng đế! Thật là vẻ đẹp của thế gian, kiểu mẫu 
của muôn loài! Ây thế mà đối với tôi, tính chất của cát bụi (1) 
kia là cái gì? Đàn ông chẳng làm cho tôi vui được; không, cả 
đàn bà nữa cũng vậy, mặc dầu các bạn mỉm cười dường như các 
bạn không tin tôi. 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, chúng tôi nghĩ rằng một khi đàn 
ông không làm cho Điện hạ vui được thì lũ đào kép kia còn 
mong gì làm vui được lòng người nữa. Lũ đào kép này chúng 
tôi bắt gặp ở giữa đường, họ đang tới đây, mong được đến 
hầu người. 

HAMLET - Kép nào đóng vai vua sẽ được hoan nghênh. Đức vua 
ấy sẽ nhận được đồ công hiến của ta. Vai hiệp sĩ giang hồ 
sẽ cứ múa gươm giơ mộc; vai tình nhân cứ than thở, không 
phải là vô ích; anh khôi hài cứ yên trí thủ cho hết vai, anh 
hề cứ việc pha trò làm cho những kẻ có máu buồn phá lên 


(1) Theo Kinh thánh con người là tính chất của cát bụi. 



204 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cười sặc, và vai mệnh phụ cứ việc tự do thổ lộ nỗi lòng, nếu 
khổng thì đoạn thơ sẽ thành hụt vế. Bọn đào kép này là 
bọn nào? 

RÔDENCRAN - Chính là bọn trước kia đã nhiều lần làm Điện hạ 
thích thú, bọn đóng tuồng trong nội thành đấy ạ. 

HAMLET - Cơ Sự ra sao mà họ phải đi hát rong thế? Cứ ở yên 
trong nội thành, vừa tiếng tăm lại vừa kiếm được nhiều tiền 
hơn chứ. 

RÔDENCRAN - Tôi nghĩ rằng do chiếu chỉ mới rồi, bọn họ bị cấm 
không được diễn trong nội thành nữa. 

HAMLET - Bọn họ còn được người ta chuộng như khi tôi còn ở trong 
đó không? vẫn đông người xem chứ? 

RÔDENCRAN - Không, thật ra không đông đâu! 

HAMLET - Sao thế nhỉ? Hay là họ đã cùn gỉ rồi chăng? 

RÔDENCRAN - Không phải ạ, họ vẫn cố gắng như thường lệ. Nhưng 
thưa Điện hạ, có một bọn trẻ ranh, một bầy chim ngây ngô 
mới ra ràng, hét lác the thé mà lại được người ta vỗ tay hoan 
nghênh mới ác chứ! Giờ thì bọn trẻ con đó đang gặp thời, 
chúng gièm pha thậm tệ những gánh hát thường (chúng gọi họ 
như thế) đến nỗi nhiều tay deo gươm phát sợ những bọn bút 
lông, ít khi dám vào xem. 

HAMLET - Sao, bọn chúng là trẻ ranh à? Ai nuôi chúng nó? Lương 
lậu ai trả? Hay là bọn chúng đi theo nghề cho đến khi nào 
không hót được nữa mới thôi? Rồi sau này, nếu bọn chúng cũng 
lại trở thành những đào kép thường, chắc chắn là cũng đến thế 
thôi - nếu không kiếm được sinh kế nào khá hơn, thì chúng có 
trách bọn văn sĩ của chúng đã xúi giục chúng phỉ báng cả tiền 
đồ của chính mình không? 

RÔDENCRAN - Thực ra thì cả hai bên cùng lắm chuyện. Có kích cho 
họ chửi nhau, thiên hạ cũng cho là chẳng tội lỗi gì. Đã có một 
hồi, nếu anh soạn kịch và anh diễn viên không giở đấm, giở đá 
ra với nhau thì vở kịch chẳng đáng được lấy một xu. 

HAMLET - Đến thế kia à? 

GHINĐƠNXTƠN - Ôi, nhiều kẻ còn bị đánh vỡ đầu. 

HAMLET - Thế bọn trẻ con thắng chứ? 



HAMLET 


205 


RÔDENCRAN - Đúng, thưa Điện hạ đúng thế, chúng nó thắng cả 
“Hecquyn vác quả địa cầu” nữa kia (1) . 

HAMLET - Cũng chẳng lấy gi làm lạ lắm. Chú tôi hiện nay đang 
làm vua nước Đan Mạch, và những kẻ trước kia khi sinh thời 
cha tôi, thường hay chế nhạo chú tôi, bây giờ lại chịu bỏ ra hai 
mươi, bốn mươi, năm mươi đến một trăm đồng tiền vàng để 
mua lấy cái ảnh nhỏ xíu của ông ta. Quái thật, tất phải có sự gì 
lạ lùng khác thường, họa chăng triết học mới có thể giúp ta 
tìm hiểu được. 

Một hồi trống vang lèn bèn trong 

GHINĐƠNXTƠN - Bọn đào kép đến đây rồi. 

HAMLET - Kìa các tiên sinh, tôi rất vui mừng tiếp đón các tiên sinh 
ở Enxơnơ này. Nào, xin bắt tay; hoan nghênh mời mọc chỉ là 
phép lịch sự và nghi thức thông thường. Xin cho tôi đón mừng 
các tiên sinh như thế này, nếu không e rằng thái độ của tôi đối 
với các nhà tài tử - mà tôi thấy cần phải biểu lộ ra ngoài một 
cách đẹp đẽ - lại không được thực nồng nhiệt. Các tiên sinh 
đến đây là hay lắm, nhưng ông bô", chú tôi và bà mẹ, dì tôi, cả 
hai đều lầm to. 

GHINĐƠNXTƠN - Lầm cái gì, thưa Điện hạ thân mến? 

HAMLET - Tôi chỉ điên khi nào gió Tây-Bắc nổi lên mà thôi. Khi 
nào có gió Nam là tôi lại phân biệt đại bàng với diệc được 
như thường. 

Pôlôniut lại ra 

PÔLÔNIƯT - Chào tất cả các vị! 

HAMLET - Nghe này, Ghinđơnxtơn và cả ông nữa, dỏng tai ra mà 
nghe: cái thằng con nít to xác kia hãy còn chưa ra khỏi đùm tã 
quấn đâu. 

RÔDENCRAN - Có lẽ ngài ấy tự quấn tã một lần nữa chăng? Người 
ta nói, ông già thường trở lại làm con nít một lần thứ hai. 

HAMLET c nói một mình ) - Chắc y đến nói chuyện về bọn đào kép 
đấy thôi. Coi chừng. - Thưa ngài, ngài nói thật chí lý, vào sáng 
hôm thứ hai thì như thế thật, đúng thế. 


(1) “Hecquyn vác quả địa cầu”, Rạp hát Globe (quả địa cầu) của đoàn kịch Shakespeare 
là một rạp hát lớn thời bấy giờ. Ngoài cửa có vẽ hình Hecquyn vác quả địa cầu. 



206 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


PÔLÔNIUT - Thưa Điện hạ, tôi có tin lại báo để Người hay. 

HAMLET - Thưa Tướng công, tôi có tin lại báo để Người hay. Khi 
ngươi Rôxiut còn là kép hát ở La Mã... 

PÔLÔNIƯT - Thưa Điện hạ, đào kép đã đến cả đây rồi. 

HAMLET - Nhảm! Nhảm! 

PÔLÔNIUT - Xin lấy danh dự... 

HAMLET - Vậy ra các đào kép đều cưỡi lừa tới ư? 

PÔLÔNIƯT - Những đào kép tài ba nhất thiên hạ, hoặc về bi kịch, 
hài kịch, kịch lịch sử, kịch mục đồng, mục đồng hài kịch, mục 
đồng sử kịch, bi kịch lịch sử, mục đồng bi hài lịch sử kịch, 
những vở kịch không chia màn lớp hoặc những bài thơ tràng 
giang. Đôi với họ Xênecơ cũng chưa là nặng nề quá, Plôtơ (1) 
cũng chưa là nhẹ nhàng quá, diễn theo luật cũng được, chẳng 
theo luật cũng được, thật là độc nhất vô nhị. 

HAMLET - Hỡi Jeptan (2) , chúa tể xứ Ixraen, ông thật có trong tay 
một feho báu vật! 

PÔLÔNIUT - Thưa Điện hạ, ông ta có kho báu vật gì vậy? 

HAMLET - Thì. 

“Chỉ một cô con gái diễm kiều thôi 
Mà ông ta yêu dấu nhất đời”. 

PÔLÔNIUT ( nói một mình) - vẫn tơ tưởng đến con gái ta. 

HAMLET - Ông già Jeptan ơi, tôi nói thế có phải không ông? 

PÔLỒNIUT - Thưa Điện hạ, người gọi tôi là Jeptan, chắc chỉ vì tôi 
có một đứa con gái mà tôi yêu quý nhất đời. 

HAMLET - Kìa, chẳng ăn nhập gì cả. 

PÔLÔNIUT - Thế thì cái gì mới ăn nhập. Thưa Điện hạ? 

HAMLET - Ồ! 

“Một chuyện ngẫu nhiên, Chúa trời mới biết” 

Hẳn ngài cũng rõ câu tiếp như sau: 


(1) Xênêcơ và Plôtơ là hai nhà soạn kịch nổi tiếng của La Mã cổ đại. 

(2) Jephthah: Theo Kinh thánh Jeptan đã đem hy sinh người con gái độc nhất của 
mình. Ớ đây Hamlet muôn nói mỉa Pôlôniut sẵn sàng đem hy sinh cả Ôphêlia để 
mưu cầu danh lợi. 



HAMLET 


207 


“Chuyện đã xảy ra, ắt là như thế” 

Ngài cứ đọc đoạn đầu này thì đủ rõ. Nhưng ngài nhìn kìa, 
tôi phải ngừng câu chuyện ở đây. 

Bốn, năm đào kép ra 

- Xin chào, các nhà tài tử, xin chào tất cả. Tôi vui mừng 
được thấy các bạn mạnh giỏi. Hoan nghênh các bạn! Kìa ông 
bạn già của tôi, tại sao lại để râu để ria xồm xoàm thế kia, lần 
trước tôi gặp có thế đâu! Anh định đến Đan Mạch này mà cười 
nhạo tôi với chòm râu ấy chắc? Kìa, tiểu thư, cô tình nhân của 
tôi, thề có Thánh mẫu, nhờ có đôi giày cao gót, cô nương lần 
này cao gần trời hơn là lần tôi gặp trước đây. cầu Chúa cho 
giọng cô nương đừng vỡ tiếng (1) như đồng tiền vàng gỉ han 
không lưu hành nữa. Xin hoan nghênh tất cả các vị! Chúng ta 
nên đi ngay vào vấn đề, như đàn diều hâu săn của người Pháp 
bay thẳng tới bất cứ mồi gì chúng nhìn thấy. Ta hãy đọc thử 
một đoạn kịch nghe chơi. Nào, cho ta biết tài các vị. Nào, một 
đoạn cho thật lâm ly. 

KÉP I - Thưa Điện hạ quý mến, người muôn nghe đoạn nào? 

HAMLET - Cái đoạn bạn đã đọc cho ta nghe một lần, mà chưa hề 
diễn, hay nếu có diễn cũng chưa diễn được tới hai lần; bởi vì, 
ta nhớ, vở đó không làm vừa lòng được thiên hạ; đó là trứng 
cá Nga đốì với nhiều người (2) . Nhưng cứ ý ta và nhiều người 
khác nửa, mà lời phẩm bình còn có giá trị hơn ta nhiều, thì 
đó là một vở tuyệt tác, rất thích hợp với sân khấu. Lời văn 
giản dị mà điêu luyện. Ta nhớ có người nói trong thơ không 
có mắm muôi để làm cho câu chuyện thêm đậm đà, mà cũng 
chẳng có chuyện gì để có thể buộc tác giả là mầu mè giả dôi 
trong lời thơ? Cách viết thật là chân thực, vừa thanh tao, 
vừa êm ái, đẹp mộc mạc chứ không hào nhoáng. Có một 
đoạn ta thích nhất: đó là câu chuyện của Aniat nói với 
Điđô (3) . Nhất là cái đoạn kể lại vụ thảm sát Priam. Nếu bạn 


(1) Ám chỉ một kép hát đóng vai đàn bà, giọng vỡ tiếng ồ ồ, không đảm nhiệm nổi 
vai trò. Thời bấy giờ trên sân khâu Anh, các vai nữ đều do đàn ông đóng. 

(2) Trứng cá Nga là một món ăn hồi đó nhập cảng vào nước Anh, không được 
nhiều người thích lắm. 

(3) Điđô: Hoàng hậu Cactagiơ, một nhân vật trong tập thơ ơnêit của Viếcgin. Điđô 
đã cứu được Aniat thoát chết trong một vụ đắm thuyền, yêu chàng và sau tự tử 
khi chàng bỏ đi. 



208 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


còn nhớ thì ngâm từ đoạn này đi. Để ta xem nào, xem nào: 
“Pirut bạo tàn như hổ dữ Hircan” (1) . Không, không phải thế, 
bắt đầu thế này: 

“Pirut bạo tàn, đeo vũ khí, 

Đen như đêm, quyết chí mưu toan 
Rạp mình trên ngựa nghiệt oan 
Mình đeo giáp trụ từ chân đến đầu 
Càng ghè tởm máu trào nhầy nhụa 
Nhuộm toàn thân đỏ lóe máu tươi 
Máu cha máu mẹ bao người 
Máu trai máu gái tuôn rơi ròng ròng. 

Bụi cuốn tung mịt mù cơn lốc 
Đường sục sôi lửa bốc khói chan 
Chiếu thêm khủng khiếp hung tàn 
Cảnh đi giết chủ, mưu toan hại thầy. 

Cơn phẫn nộ bừng bừng rực cháy 
Thân phình to quánh đặc máu me, 

Quỷ Pirut của âm ti, 

Mắt long như hồng thạch, hắn đi tìm thầy, 

Tìm Priam (2) vương lão đâu đây ..." 

Đấy bạn đọc tiếp đi. 

PỒLÔNIUT - Ồ, Trời! Hay thật. Điện hạ ngâm vừa có âm điệu lại 
vừa diễn cảm. 

KÉP I - “Rồi ngay đó, hắn tìm đến gặp 

Giữa chiến trường Hy Lạp, lão vương 
Giáp thù đang lức gian truân 
Mà thanh gươm báu hết tuân tay già 
Rơi xuống đất nằm trơ im phắc 
Cưỡng lệnh người! - Sức lực chẳng cân, 

Khác nào giao đấu chỗ không 
Pirut lao tói Priam mủi thù, 

(1) Hyrcania: một tỉnh thuộc đế quốc Ba Tư bên bờ Đông Nam Lý hải (Caspienne), 
nổi tiếng là có nhiều hổ dữ. 

(2) Priam: Vua thành T’roa (Priam là chồng Hêcuba) bị Pirut giết chết. 



HAMLET 


209 


Trong phẫn nộ, gươm đà chệch đích 
Nhưng mới nghe gió rít đường gươm 
Gân trùng, gối quỵ, lão vương 
Đã nghiêng ngã gục mảnh thân suy tàn. 

Rồi bức tường vô tri, vô giác 
Điện Ylum như thoắt lắng nghe 
Thanh gươm giáng xuống nặng nề 
Rầm rầm đổ sụp, bốn bề lửa cao 
Tiếng kinh khủng đập vào tai hắn, 

Kẻ sát nhân! Kia hãy nhìn xem: 

Trẽn đầu tuyết trắng lão vương, 

Thanh gươm hạ xuống, bỗng ngưng nửa vời 
Treo lơ lửng giữa trời - điếng lặng 
Tên sát nhân đứng sững, ngây nhìn, 

Khác nào bạo chúa trong tranh 
Bao nhiêu nghị lực của mình còn chi! 
Nhưng lời lẽ trước khi giông tố 
Đất trời câm, mây tụ ngừng trôi, 

Gió cuồng ngừng rít lặng hơi 
Lòng đất như chết; thế rồi bỗng dưng 
Tiếng sấm sét hãi hùng nổi dậy 
Xé đất trời - Cũng vậy mà thôi, 

Pirut sau phút ngừng hơi 
Chí thù trỗi dậy, thúc đòi ra tay. 

Trên áo giáp dạn dày thử thách 
Của Mácxơ, Xiclốp còn thương 
Búa thần bổ xuống tay run, 

Chẳng như Pirut xả gươm chém tràn 
Lên đầu vương lào Priamỉ 
Cút đi ngay, hỡi thần số mệnh 
Đĩ rạc rầy! Hỡi thánh thần ơi! 

Quần tiên nghị hội xét soi 

Tước phăng quyền lực, bẻ rơi tan tành 


14 - SECHXPIA 




210 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Cả nan hoa lẫn vành bánh hắn 
Lao trục xe từ đỉnh đồi cao 
Thiển đường xuống tới vực sâu 
Địa ngục đen tối!... 

PÔLÔNIUT - Dài dòng quá. 

HAMLET - Thì đem nó ra nhà thợ cạo, cùng với bộ râu của ông chứ 
sao. Nhờ bạn cứ đọc tiếp đi cho. Quan ngài đây thì chỉ ưa trò 
hề, thích chuyện dâm ô, nếu không là buồn ngủ ngay. Cứ đọc 
tiếp đi, đến đoạn Hêcuba. 

KÉP I - “Nhưng có ai, ồ, ai nhìn thấy 

Hoàng hậu ta quấn váy bằng chăn” 

HAMLET - “Hậu ta quấn váy bằng chăn”! 

PÔLÔNIUT - Hay, hay lắm! “Hoàng hậu quấn váy bằng chăn” thì tuyệt. 

KÉP I - i( Chạy lên chạy xuống chân trần 
Dọa đem dòng lệ dập tan lửa vùi. 

Phủ trên đầu, chỉ trơ mảnh vải 
Vương miện kia trước đấy còn mang 
Trong khi hoảng hốt, vội vàng 
Mảnh chăn làm tấm ảo choàng đơn sơ 
Che mình liễu gầy do sinh nở 
Ai nhác trông chẳng ngỏ lời than 
Trách thần số mệnh phản ngang! 

Ví như có thánh thần trông thấy 
Lúc bà nhìn Pirut bổ gươm 
Băm thây chồng nát như tương! 

Ví như có thánh thần nghe thấy 
Tiếng kêu la hớt hải của bà, 

Dù quen chết chóc trơ trơ 

Củng rưng khóe mắt lệ mờ cao xanh, 

Củng phen nổi trận lôi đình! 

PÔLÔNIUT - Kìa, phải chăng hắn đã biến sắc, mắt cũng ngấn lệ! - 
Thôi, ngươi đừng đọc nữa. 



HAMLET 


211 


HAMLET - Khá lắm! Còn đoạn tiếp, tôi sẽ nhờ bạn đọc sau. Thưa 
ngài, ngài có vui lòng thu xếp chỗ ăn chỗ ở cho các đào kép 
đây được chu đáo không? Ngài nghe rõ chứ, phải đối xử với 
họ cho được chu tất, họ là bản biên niên sử tóm tắt của thời 
đại đấy. Thà rằng sau khi chết đi, bia có khắc những lời phỉ 
báng còn hơn là trong lúc còn sống bị bọn này nó bêu riếu 
xấu xa. 

PÔLÔNIUT - Thưa Điện hạ, công họ đáng thế nào, thì tôi đối xử như 
thế ấy. 

HAMLET - Quỷ tha thứ! Ông bạn ạ, phải đối xử hơn thế nhiều. Nếu 
cứ công ai thế nào đối xử như thế ấy, thì thử hỏi kẻ nào thoát 
khỏi roi vọt trên đời này? Phải đối xử với họ sao cho xứng 
đáng với danh vọng và tước vị của ngài. Công của họ càng ít 
thì sự đón tiếp hào phóng của ngài càng đáng quý chứ sao? 
Ngài dẫn họ đi cho. 

PÔLÔNIUT - Nào, mời các ngài đi cho. 

HAMLET - Các bạn cứ đi theo quan ngài đây. Mai chúng ta sẽ diễn 
một vở. 

Pôlôniut và các đào kép ưào, trừ kép I 

Ông bạn cố tri của ta ơi, nghe này, bạn diễn được vở “Vụ 
mưu sát Gôndagô” (1) chứ? 

KÉP I - Bẩm được, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Đêm mai ta diễn vở ấy. Nếu cần bạn có thể học thêm 
một đoạn chừng mười hai, mười sáu dòng, ta sẽ viết và lồng 
vào đó, có được không? 

KÉP I - Bẩm được chứ ạ, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Khá lắm, bạn cứ đi theo quan đại thần đó. cẩn thận 
đừng nên chế nhạo ông ta. 

Kép I vào 

Còn các bạn thân mến của tôi, xin tạm biệt, đêm nay lại 
gặp nhau. Tôi xin nghênh tiếp các bạn ở Enxơnơ. 

RÔDENCRAN - Xin vâng, thưa Điện hạ. 


(1) Năm 1538 ở Ý, Gôndagô bị kẻ thù bỏ thuốc dộc vào tai, giết chết: Hamlet cô' ý 
chọn vở này cho ban kịch diễn vì những tình tiết tương tự với tình tiết cái chết 
của cha chàng. 



212 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - ừ được, Chúa phù hộ các bạn. 

Rôdencran và Ghinđơnxtơn vào 

Bây giờ còn một mình ta. ôi, ta thật là một kẻ vô lại, một 
tên nô lệ đớn hèn! Kỳ quái thay, kép hát kia chỉ là trong một 
vở tuồng không thực, trong tình cảm giả tạo mà sao có thể 
buộc được tâm hồn hòa theo trí tưởng tượng đến nỗi mặt mày 
xanh xám, dòng lệ tuôn rơi, thần sắc hoảng loạn, lời nói đứt 
quãng, mọi cử chỉ đều khớp theo ý nghĩ của mình? Tất cả 
không vì một cái gì cả! Vì Hêcuba ư! Hêcuba đối với y có là gì 
đâu, y đôi với Hêcuba có là gì đâu mà sao y lại khóc cho 
nàng? Nếu y có đủ duyên do, đủ lý lẽ để mà đau khổ như ta 
đây, thì y sẽ làm gì? Y sẽ làm cho sân khấu này ngập tràn 
nước mắt, xé rách màng tai thính giả bằng những lời rùng 
rợn, làm cho kẻ có tội hóa điên, người vô tội kinh hoàng, kẻ 
ngu ngốc hoang mang quẫn trí, và mọi năng lực của mắt, của 
tai cũng thành hoảng loạn. Thế mà ta đây, kẻ khôn kiếp đần 
độn như đất bùn, ngớ ngẩn như cuội cung trăng (1) , không biết 
tới thù cha, không nói được một lời. Không, không thể như 
thế đối với một đức vua mà cả giang sơn, cả cuộc dời thân yêu 
bị cướp đoạt một cách bỉ ổi. Ta có phải là một thằng hèn 
không? Kẻ nào dám gọi ta là đồ đê tiện? Kẻ nào dám quật 
vào đầu ta, vặt râu ta vứt vào mặt, bóp mũi ta? Kẻ nào dám 
bảo ta nói dối và ấn ngược những lời ta nói thật sâu vào 
trong buồng phổi? Kẻ nào dám làm thế dối với ta? Ha! Quỷ 
tha chứ! Thế mà ta đành chịu vậy - vì, còn biết làm sao được, 
ta chỉ là một kẻ yếu mềm, gan dạ bồ câu, không đủ dũng khí 
để thấy uất ức vì sự lăng nhục ấy; nếu không, ta đã phanh 
thây tên khốn kiếp ấy đem nuôi béo loài diều hâu khắp vùng 
này. Thằng đê hèn khát máu, dâm ô! Thằng đê hèn táng tận 
lương tâm, phản trắc loạn luân, bất nhân, bất nghĩa! Ồi hận 
thù! Trời, ta thật là một con lừa! Thật dũng cảm quá nhỉ, ta 
đây, con của một người cha thân yêu bị sát hại! Trời cao, đất 
dày thúc giục phải trả oán thù, mà cứ phải lải nhải thổ lộ nỗi 
lòng như một con đĩ, chửi rủa như một gái thanh lâu, một kẻ 
nô tỳ! Thôi đi! Thật ê chề! Trí óc ta đâu! Hành động đi thôi! 
Ta nghe nói những kẻ có tội, ngồi xem diễn kịch, trước nghệ 


(1) Nguyên văn: John-a-đreams, một kẻ luôn luôn mơ mộng vơ vẩn như mất hồn. 



HAMLET 


213 


thuật tinh vi của sân khấu, thường xúc động đến tận tâm can 
mà bộc lộ hết hành vi ám muội của mình. Vì tội sát nhân, tuy 
không có lưỡi, nhưng lại nói ra bằng những cơ quan kỳ diệu 
khác. Ta sẽ bảo bọn đào kép diễn một cảnh nào tương tự 
cảnh mưu sát cha ta trước mặt tên chú ta. Ta sẽ quan sát vẻ 
mặt y, dò ý cho thật nhanh, nấu y biến sắc thì ta biết sẽ phải 
làm gì. 

Hồn ma ta đã gặp có thể là quỷ ác và quỷ ác thường có 
ma lực biến thành những hình hài quyến rũ, có sức mạnh 
chế ngự những tâm hồn u uất, có lẽ vì ta yếu đuôi, u buồn 
mà nó đã lừa lọc mưu hại ta chăng? Ta phải có những chứng 
cớ xác đáng hơn thế nữa. Vở tuồng này giúp ta nhìn thấu 
suô't lương tâm y. 



HỔI BA 


CẢNH I 

Một gian phòng trong lâu đài 


Vua, hoàng hậu, Pôlôniut. 

Ôphêlia, Rôdencran và Ghinđơnxtơn ra 

VUA - Thế trong khi chuyện trò cùng thái tử, các khanh lại không 
lựa được cơ hội nào để tìm hiểu tại sao người rối loạn tâm 
thần, để cho chuỗi ngày xanh êm đẹp bị tan nát vì những cơn 
điên dữ dội, hiểm nghèo hay sao? 

RÔDENCRAN - Tâu Bệ hạ, thái tử cũng biết mình bị mất trí, nhưng 
duyên do tại đâu thì nhất định người không nói. 

GHINĐƠNXTƠN - Thực ra thì thái tử cũng không để cho tìm hiểu sâu 
hơn. Người cứ đánh trống lảng bằng những cơn điên khôn 
khéo, mỗi khi chúng thần tìm cách gợi Người tỏ bày thực trạng 
tâm hồn mình. 

HOÀNG HẬU - Thái tử tiếp các khanh có tử tế không? 

RÔDENCRAN - Thưa, thật đúng như một người lịch thiệp. 

GHINĐƠNXTƠN - Nhưng bên trong vẫn có vẻ gì gượng gạo. 

RÔDENCRAN - Người hỏi rất ít, nhưng trả lời những câu hỏi của 
chúng thần thì huyên thuyên dài dòng. 

HOÀNG HẬU - Thế các khanh có kiếm cách gì cho thái tử tiêu khiển 
không? 

RÔDENCRAN - Tâu Lệnh bà, trên đường đi tình cờ chúng thần 
gặp một bọn đào kép. Chúng thần có thưa bày và thái tử tỏ 
vẻ vui thích lắm. Bọn họ hiện ỗ quanh quẩn trong cung này 



HAMLET 


215 


và hình như đã nhận được lệnh trình diễn đêm nay hầu 
thái tử. 

PÔLÔNIUT - Thưa, đúng như vậy. Chính thái tử có khẩn khoản nhờ 
thần mời Bệ hạ và Lệnh bà tới ngự lãm đêm nay. 

VUA - Trẫm rất vui lòng. Trẫm hài lòng khi biết thái tử tìm được 
nguồn thích thú như vậy. Các khanh ạ, nên khuyến khích thêm 
thái tử nữa vào những trò giải trí ấy. 

RÔDENCRAN - Tâu Bệ hạ, chúng thần xin tuân thượng lệnh. 

Rồdencran và Ghinđơnxtơn vào 

VUA - Ái khanh nữa, xin mời ái khanh cũng tạm lui. Trẫm dã ra 
mật lệnh cho tìm Hamlet tới đây, làm như thể tình cờ y bắt 
gặp Ôphêlia ở nơi này. Trẫm sẽ đích thân cùng tướng công 
Pôlôniut, như hai thám tử hợp pháp, ngồi vào một nơi kín, 
nhìn thấy hết mà không ai nhìn thấy mình, để tận mắt quan 
sát mọi cử chỉ của y qua cuộc gặp gỡ, xem có phải chính bệnh 
tương tư là nguyên nhân làm y quẫn trí chăng. 

HOÀNG HẬU - Xin vâng lệnh Bệ hạ, còn ôphêlia con, ta mong rằng 
chính nhan sắc yêu kiều của con là nguyên nhân tốt lành của 
bệnh hoạn của Hamlet và ta hy vọng dức hạnh của con sẽ làm 
cho nó trở lại bình thường; vì danh dự của cả hai con đấy! 

ỒPHÊLIA - Tâu Lệnh bà, con cũng mong như thế. 

Hoàng hậu vào 

PÔLÔNIUT - Ôphêlia, con cứ đi đi lại lại ỏ chỗ này - Xin Bệ hạ 
cùng thần lánh vào đây. (Nói với Òphèlia). Con hãy cầm 
cuốn sách này và dọc đi. Như thế mới thêm vẻ tự nhiên 
trong lúc cô đơn. Đời vẫn thường chê trách rằng ta khoác cái 
vẻ trầm mặc thành kính và bộ điệu chân tu nhiều khi cũng 
đường mật đánh lừa được cả ma quỷ. Điều đó đã được chứng 
tỏ quá nhiều rồi. 

VUA - Ôi, đúng quá thật! Lời nói như roi quất vào lương tâm ta. Đôi 
má của gái hồng lâu, rực rỡ vì son tô phấn điểm, cũng không 
thể xấu xa hơn hành động của ta được điểm phấn tô son bằng 
những lời hoa gấm mỹ miều. Ôi, gánh nặng của tội ác! 

PÔLÔNIUT - Tâu Bệ hạ, thần dã nghe thấy bước chân thái tử đi tới. 
Ta hãy tạm lánh thôi. 

Vua và Pôlôniut vào. Hamlet ra 



216 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Sống, hay không nên sống - đó là vấn dề. Chịu đựng tất 
cả những viên đá, những mũi tên của số mệnh phũ phàng, hay 
là cầm vũ khí vùng lên mà chống lại với sóng gió của biển khổ, 
chông lại dể mà diệt chúng di, đằng nào cao quý hơn? Chết, là 
ngủ. Không hơn. Và tự nhủ rằng ngủ đi tức là chấm dứt mọi đau 
khổ của cõi lòng và muôn vàn vết tử thương mà hình hài phải 
chịu đựng, kết liễu cuộc đời như thế, chẳng đáng mong muốn 
sao? Chết, ngủ. Ngủ, có thể chỉ là mơ. Hừ! Đây mới là điều khó 
khăn. Vì, trong giấc ngủ của cõi chết ấy, khi ta đã thoát khỏi cái 
thể xác trần tục này, những giấc mơ nào sẽ tới, điều đó làm cho 
ta phải ngừng lại mà suy nghĩ. Chính điều đó gây ra bao tai họa 
cho cuộc sông dằng dặc này! Bởi vĩ, ai là người có thể chịu dựng 
được những roi vọt và khinh khi của thời đại, sự áp bức của kẻ 
bạo ngược, hống hách của kẻ kiêu căng, những nỗi giày vò của 
tinh yêu tuyệt vọng, sự trì chậm của công lý, hỗn xược của cường 
quyền, sự miệt thị của kẻ bất tài đối với đức tài nhẫn nhục, khi 
chỉ cần với một mũi dùi là có thể đủ đưa mình đến chỗ yên nghỉ. 
Có ai đành cam chịu, than vãn rên rỉ, đổ mồ hôi dưới gánh nặng 
của cuộc dời mệt mỏi, nếu không phải chỉ vì sợ một cái gì mênh 
mang sau khi chết, cả một thế giới huyền bí mà đã vượt biên 
cương thì không một du khách nào còn quay trở lại, nỗi sợ làm 
cho tâm trí rối bời và bắt ta phải cam chịu mọi khổ nhục trên 
cõi thế này còn hơn là bay tới những nỗi khổ nhục khác mà ta 
chưa hề biết tới? Đấy, chính nỗi vướng mắc của tâm tư ấy làm 
cho chúng ta trở thành hèn mạt tất cả, và ngọn lửa của quyết 
tâm vừa bùng lên đã mờ nhạt ốm yếu đi trước ánh leo lắt của ý 
nghĩ đó, bao dự kiến lớn lao, cao quý cũng phải xoay chiều đổi 
hướng, chẳng thể biến thành hành động - Thôi khẽ chứ! Kìa 
Ôphêlia yêu kiều! Nữ thần của ta ơi, khi nàng cầu nguyện, xin 
nàng dừng quên những tội lỗi của ta. 

ÔPHÊLIA - Kinh thưa Điện hạ, chẳng hay sức khỏe của người bấy 
lâu nay ra sao? 

HAMLET - Xin đa tạ cô em, tôi vẫn được như thường, như thường, 
như thường. 

ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ, thiếp còn giữ những kỷ vật người trao 
tặng, đã từ lâu thiếp vẫn mong được gửi lại, mong người 
nhận cho. 

HAMLET - Không, không, tôi nào có hề tặng cô em cái gì bao giờ. 



HAMLET 


217 


ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ tôn kính, Điện hạ cũng thừa biết là có và 
người đã gửi gắm theo những kỷ vật ấy những lời xiết bao tình 
tứ làm cho chúng càng tôn thêm giá. Nhưng bây giờ hương đã 
tàn phai, xin chàng giữ lấy; bởi vì đối với một tâm hồn cao 
quý, quà tặng quý giá đến đâu chăng nữa, nào còn có ý nghĩa 
gì một khi người trao đã thờ ơ lạnh nhạt. Thưa đây, Điện hạ. 

HAMLET - A ha! Cô em có phải là người đức hạnh không? 

ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ!... 

HAMLET - Cô em có phải là người nhan sắc không? 

ÔPHÊLIA - Điện hạ định nói gì? 

HAMLET - Nếu cô vừa là người đức hạnh lại vừa nhan sắc, thì đức 
hạnh làm sao có thể nói chuyện được với nhan sắc của cô? 

ÔPHÊLIA - Sao, thưa Điện hạ, nhan sắc còn có thể hòa hợp với cái 
gì hơn là đức hạnh? 

HAMLET - Chứ sao! Vì nhan sắc có mãnh lực biến dức hạnh thành 
phóng đãng, nhưng đức hạnh không thể nào khép nhan sắc vào 
khuôn khổ nết na. Ngày xưa, đó là điều nghịch lý, nhưng ngày 
nay thì đã được chứng thực rồi. Có một thời, tôi đã yêu cô em. 

ÔPHÊLIA - Thực thế thưa Điện hạ, chính người đã làm cho thiếp 
tưởng như vậy. 

HAMLET - Đáng lý cô em đừng tin tôi mới phải, vì chẳng thể ghép đức 
hạnh vào dòng giống cũ kỹ của chúng ta mà chúng ta không giữ 
lại chút gì của dòng giống đó (1) . Tôi chưa bao giờ yêu cô em cả. 

ÔPHÊLIA - Thế thì thiếp lại càng bị mắc lừa lắm! 

HAMLET - Cô em nên vào nhà tu kín đi thôi. Tại sao cô em cũng lại 
muốn sinh sản ra những kẻ tội lỗi? Bản thân tôi cũng là một 
người không đến nỗi hư thân, ấy thế mà tôi có thể tự kết tội 
tôi nhiều đến nỗi giá mẹ tôi đừng sinh ra tôi thì hơn! Tôi là 
một kẻ kiêu căng, hay oán thù, đầy tham vọng, đầu óc chứa 
chất nhiều tội lỗi đến nỗi tôi không đủ ý để diễn đạt, trí tưởng 
tượng để hình dung, thời gian để hành sự. Trần thế cần chi 
phải có những gã như tôi sống lê la giữa đất trời? Chúng tôi là 
những kẻ khôn kiếp không hơn. Cô không nên tin kẻ nào cả. 
Cô nên vào nhà tu kín đi. Thân phụ cô em đâu? 


(1) Theo R. Travers, Hamlet có ý muôn nói rằng chàng không thể không làm đứa 
con của một người mẹ thiếu đức hạnh. 



218 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ, phụ thân thiếp ở nhà. 

HAMLET - Thế thì phải cửa đóng then cài cho chắc, để ta chỉ có thể 
giở trò điên dại ở nhà thôi nhé! Thôi chào cô. 

ÔPHÊLIA - Ôi, cầu Chúa, hãy cứu vớt lấy chàng! 

HAMLET - Nếu cô em cứ nhất định xuất giá thì tôi xin gửi tặng lời 
nguyền bất hạnh này để cô em làm của hồi môn: Dù cô em có 
tinh khiết như băng trong trắng như tuyết, cũng không thể nào 
tránh khỏi được miệng tiếng người đời. Thôi cô em vào nhà tu 
kín đi, vào đi, chào cô! Hay cô em thấy cứ cần phải lấy chồng, 
thì chỉ nên lấy một thằng rồ, vì những kẻ khôn ngoan thừa 
biết cô sẽ biến họ thành quỷ dữ. Vào nhà tu kín đi, vào đi; vào 
ngay đi thôi. Chào cô. 

ÔPHÊLIA - Ôi các đấng thần linh! Xin làm cho chàng hồi tỉnh! 

HAMLET - Tôi lại còn nghe nói cô tô son điểm phấn khéo lắm. 
Chúa đã ban cho cô một bộ mặt, cô lại tạo cho mình một bộ 
mặt khác; cô múa rỡn, lượn lờ, nói nói, cười cười, trêu cợt 
cả mọi sinh linh của Chúa, phóng đãng mà làm ra vẻ thơ 
ngây! Thôi đi, tôi không chịu được nữa, thế cũng đủ làm cho 
tôi phát điên lên rồi. Tôi đã nói mà, chuyện cưới xin sẽ 
không bao giờ có nữa. Những kẻ nào đã bước vào con đường 
ấy - tất cả chỉ trừ có một - sẽ được sông. Còn những kẻ nào 
chưa bước vào thì nên cứ ở vậy suốt đời. Vào nhà tu kín đi, 
vào đi thôi. 

Vào 

ÔPHÊLIA - Ôi một tâm hồn cao quý, bỗng dưng tan nát! Đôi mắt 
của nhà thông thái, thanh gươm của trang hiệp sĩ, miệng lưỡi 
của người hào hoa; niềm hy vọng, đóa hồng tươi của quốc gia 
gấm vóc, gương sáng của thời trang, kiểu mẫu của mọi người; 
bao người thán phục, ca tụng, bây giờ, còn đâu nữa, hết rồi, 
thật hết rồi! Có người khuê nữ nào thất vọng và đau khổ hơn 
tôi, người đã được tận hưởng hương mật của bao lời tỏ tình êm 
như tiếng nhạc của chàng. Bây giờ, lý trí cao quý của một đấng 
quân vương nào khác chi những tiếng chuông êm ái rung lên 
lạc điệu và chối tai, tuổi hoa niên đẹp đẽ tuyệt vời bị dập vùi 
trong điên cuồng mê loạn. Ôi đau đớn cho tôi, xưa kia mắt đã 
thấy là thế, mà nay lại là thế! 

Vua và Pôlôniut lại ra 



HAMLET 


219 


VUA - Tình yêu? Tình cảm của y không hướng về phía đó đâu. Những 
lời nói của y dù là huyên thuyên, đôi chỗ không ăn khớp, nhưng 
không hẳn là điên dại. Tâm hồn y có điều chi phiền muộn, làm 
cho y nặng Ưu tư. Trẫm lo rằng, y cứ ấp ủ mãi nỗi đau buồn ắt 
không tránh khỏi xảy ra điều nguy hiểm. Để ngăn ngừa, trẫm 
vừa quyết định: y phải lập tức rời sang Anh Cát Lợi để đòi 
những vật triều cống mà nước này lãng quên chưa nộp. Biết đâu, 
khác cảnh khác người, khí hậu đổi thay, cái điều thầm kín trong 
tâm y có thể tiêu tan đi được. Để y suy nghĩ luẩn quẩn, trẫm lo 
rằng y có thể biến đổi vô chứng. Khanh thấy thế nào? 

PÔLÔNIƯT - Tâu Bệ hạ, thật là cao kiến. Tuy nhiên, thần vẫn tin 
chắc rằng duyên do và đầu mối nỗi sầu muộn của hoàng tử 
chính là bởi thất tình. (Nói với Ôphêlia)-Thòi Ôphêlia con ạ, 
con không cần kể lại những điều thái tử đã nói với con. Bệ hạ 
và cha đã nghe rõ cả rồi. (Nói với vua)- Tâu Bệ hạ, xin Bệ hạ 
cứ tùy ý định liệu. Nhưng nếu Bệ hạ thấy không có điều chi 
bất tiện, thì sau khi xem diễn tuồng trở về, xin để cho Hoàng 
hậu tâm sự riêng với thái tử để dò thăm nỗi Ưu tư của thái tử. 
Hoàng hậu cứ hỏi thẳng, và nếu Bệ hạ cho phép thần sẽ xin 
nấp chỗ kín đáo sao cho có thể nghe được câu chuyện giữa hai 
người. Nếu Hoàng hậu cũng không tìm ra được duyên do thì 
lúc đó Bệ hạ hãy truyền lệnh cho thái tử sang nước Anh tức 
khắc, hay là giam giữ ở một nơi nào tùy cao kiến của Bệ hạ 
quyết định. 

VUA - Phải làm như thế mới được. Không thể coi thường sự điên 
dại ở những kẻ có tài và có địa vị. 


CẢNH II 

Một phòng rộng trong lâu đài 


Hamlet và ba kép hát ra 

HAMLET - Xin các bạn hãy nói đoạn này giống như ta đã nói trước 
các bạn, sao cho dễ dàng tự nhiên. Cương lên ầm ĩ như sô" đông 



220 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đào kép các bạn thường làm, thì thà để thơ ta cho mõ làng rao 
nghe còn thích hơn. Cũng đừng có vung tay mà đấm không khí 
như thế này. Mọi cử chỉ đều phải khoan thai; vì ngay trong 
mưa sa bão táp, hay nói cho rõ hơn, ngay trong lúc giận dữ 
điên cuồng, cũng phải giữ được bình tĩnh, có thế mới khỏi thô 
bạo. Ôi, tâm hồn ta phẫn uất khi phải nghe một anh chàng to 
béo đeo tóc giả đem tình cảm xé ra thành mảnh vụn, thành giẻ 
rách để làm vỡ lỗ tai một bầy khán giả tầm thường mà số 
dông không có khả năng thưởng thức cái gi ngoài những trò hề 
múa rối, hò la nhăng nhít. Ta muốn đem cái kẻ ấy ra mà đánh 
đòn vì đã làm quá cả Tecmagan, hung dữ hơn cả Hêrôt (1) ; xin 
các bạn, cố tránh cái ấy đi cho! 

KÉP I - Tôi xin hứa chắc, Điện hạ cứ yên lòng. 

HAMLET - Ây thế nhưng mà cũng không được nhạt nhẽo quá; lúc 
diễn xuất phải vận dụng trí xét đoán. Động tác phải ăn nhịp 
với lời nói, lời nói với động tác, phải đặc biệt thận trọng sao 
cho đúng mức, không được vượt quá cái bình dị của tự nhiên. 
Cường điệu quá trớn lúc diễn xuất, tức là xa rời nghệ thuật sân 
khấu mà mục đích, trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, là làm 
tấm gương phản ánh tự nhiên; kẻ chính cho ra mặt kẻ chính, 
kẻ tà cho ra hình kẻ tà, và thế kỷ nào, thời đại nào thì phải có 
những nét và dấu vết riêng của thời đại đó. Cường điệu quá, 
hay nhạt nhẽo quá, thì chỉ làm cho những kẻ ngu dốt cười được 
thôi, nhưng lại làm cho những người sành sỏi đau xót. Phải coi 
trọng lời phẩm bình của người sành sỏi, vì nó có giá trị hơn ý 
kiến của cả đám ngu dần kia. 0, ta đã được xem một số dào 
kép đóng trò, được nghe người ta ca tụng họ, tâng bốc họ quá 
cao - để khỏi nói là quá thô lỗ - lúc diễn xuất ăn nói không ra 
kẻ có đạo, điệu bộ cũng không ra kẻ có dạo mà cũng chẳng 
phải kẻ vô thần, chẳng ra hồn người, đi đứng nghênh ngang, 
hò la inh ỏi, đến nỗi ta tưởng họ là những quái vật mà anh thợ 
vụng nào của Tạo hóa đã nặn ra làm người; họ bắt chước người 
một cách thảm hại quá! 

KÉP I - Thưa Điện hạ, mong rằng chúng tôi dã sửa chữa được phần 
nào chỗ kém cỏi đó. 


(1) Tecmagan: thần Dông tố trong thần thoại Xaraxen. Hêrôt: vua Hêrôt, một 
nhân vật trong những vở kịch thời Trung cể, tượng trưng cho sự hung nộ. 



HAMLET 


221 


HAMLET - Ồ, phải sửa chữa cho bằng hết. Còn những chú đóng vai 
hề nữa, cũng không được thêm bớt điều gì khác với lời trong 
vở. Vì có những chú cứ cười rống lên, cốt để cho một sô" khán 
giả tầm thường cười theo, đúng vào lúc có vấn đề phải để cho 
người ta suy nghĩ. Thật là nhục nhã cho nghề, và cái đó chỉ tỏ 
rõ lòng tham vọng đáng thương của kẻ điên. Thôi các bạn sửa 
soạn đi. 

Các kép vào 

Pôlôniut, Rôdencran, Ghinđơnxtơn ra 

- Thế nào, Tướng công, Hoàng thượng có muôn tới xem diễn 
vở tuồng này không? 

PỒLÔNIƯT - Cả Hoàng hậu nữa, cũng sắp tới bây giờ. 

HAMLET - Nhờ tướng công ra lệnh cho bọn đào kép sửa soạn gấp. 

Pôlôniut vào. - Nói với Rôdencran và Ghinđơnxtơn. 

Hai bạn cũng vui lòng đi giục hộ cho chứ? 

RÔDENCRAN và GHINĐƠNXTƠN - Xin tuân lệnh Điện hạ. 

Hai người vào 

HAMLET - Ô kìa, Hôraxiô! 

Hốraxiô ra 

HÔRAXIÔ - Vâng, tôi đây, Điện hạ thân mến có việc chi cần? 

HAMLET - Hôraxiô, bạn là người chính trực ngay thẳng nhất trong 
những người tôi đã từng gặp trên đời. 

HÔRAXIÔ - Kìa, thưa Điện hạ... 

HAMLET - Không mà, đừng nghĩ rằng tôi nịnh bạn. Xu nịnh bạn thì 
hy vọng được gì, bạn có của nả gì đâu ngoài những đức tính cao 
thượng để mà sông ở đời này? Ai lại đi xu nịnh kẻ bần hàn? 
Không, hãy để cho những miệng lưỡi uốn éo đường mật liếm 
gót những kẻ quyền quý ngu xuẩn, hãy để cho chúng khom 
lưng quỳ gối ở chỗ có danh lợi. Bạn nghe đấy chứ? Từ khi tâm 
hồn tôi biết đường lựa chọn, biết phân biệt người hay kẻ dở, 
thì nó đã gắn chặt bạn với nó rồi. Vì bạn là người đã từng chịu 
đựng nhiều đau khổ quá đến nỗi dường như không thấy đau 
khổ nữa, là người trước những giày vò và ân huệ của số mệnh, 
cũng đều cảm ơn mà tiếp nhận như nhau. Sung sướng thay là 
những người mà tình cảm sôi nổi cùng với lý trí điều hòa mật 



222 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


thiết, họ không cam phận làm cái ống sáo để kêu lên những 
tiếng theo ý thích của thần số mệnh đưa ngón tay điều khiển. 
Hãy cho tôi được gặp con người không đem thân làm nô lệ cho 
khát vọng, tôi sẽ đặt người đó vào đáy lòng tôi, vâng, vào giữa 
lòng của cõi lòng tôi, như tôi đã đặt bạn. Nhưng thôi, nói thế 
nhiều rồi... Đêm nay sẽ có một buổi diễn tuồng trước mặt nhà 
vua. Có một cảnh trong vở tương tự giống những sự việc tôi đã 
tỏ bày với bạn về cái chết của phụ thân tôi. Tôi xin bạn đúng 
lúc cảnh ấy diễn, bạn hãy đem hết tâm trí ra mà quan sát chú 
tôi: Nếu tội ác thầm kín của y không chút gi bộc lộ khi y nghe 
kép hát nói một đoạn nào đó, thì hồn ma chúng ta đã gặp là 
một linh hồn khốn kiếp, và trí tưởng tượng của tôi dơ bẩn 
chẳng khác gì lò lửa của Vuncan (1) . Mong bạn lưu tâm quan sát, 
về phía tôi, tôi sẽ chằm chằm nhìn vào mặt y. Sau đó chúng ta 
sẽ đem sự phán đoán của hai người chắp lại để cùng nhận định 
về y. 

HÔRAXIÔ - Được lắm, thưa Điện hạ. Nếu y để lọt khỏi mắt tôi một 
cử chỉ gì trong lúc vở tuồng đang diễn, tôi xin mang tội cùng 
Điện hạ. 

Vua, Hoàng hậu, Pôỉồniut, Ôphêlia, Rôdencran, Ghinđơnxtơn 
cùng bá quan ra. Theo sau là các vệ sĩ cầm đuốc. 

Tiếng kèn, tiếng trống 

HAMLET - Họ đã đến xem diễn tuồng đấy, tôi phải làm cho ra vẻ tự 
nhiên. Bạn hãy ngồi vào một chỗ. 

VUA - Thế nào, sức khỏe của hiền diệt ra sao? 

HAMLET - Tốt lắm, thật đấy, cứ nuổi tôi như nuôi kỳ dông, tôi ăn 
toàn không khí, được nhồi nhét toàn những lời hứa hẹn; Bệ hạ 
cũng chẳng thể nuôi gà của Bệ hạ như thế đâu. 

VUA - Trả lời như thế, Trẫm thật không hiểu được, Hamlet ạ. 
Những lời ấy không phải để cho Trẫm. 

HAMLET - Thì cũng chẳng phải để cho tôi. (Nói với Pôlôniut )-Thưa 
Tướng công, hồi còn ở đại học, ngài dã có lần đóng kịch, có phải 
thế không? 


(1) Vuncan: Thần Lửa và Kim khí. Vuncan là con Jupite và Junông, lúc sinh ra, mặt 
mũi xấu xí, thân hình cổ quái, bị mẹ dẩy từ đỉnh cao núi Ôlimpơ xuống đảo Lemmôt. 
Từ đó bị què quặt. Y đắp những lò lửa để luyện kim dưới chân hỏa diêm sơn Etna. 



HAMLET 


223 


PÔLÔNIUT - Thưa Điện hạ có, và tôi được coi là một kép có tài. 

HAMLET - Tướng công sắm vai gì? 

PÔLÔNIUT - Vai hoàng đế Xê da; bị giết ở điện Capitôn, Brutut (1) ám 
sát tôi. 

HAMLET - Cái anh chàng Brutut giết một con bê to như thế ở chỗ 
ấy, thật là lỗ mãng. Các đào kép chuẩn bị, đã xong chưa? 

RÔDENCRAN - Thưa đã xong cả, chỉ còn đợi lệnh của Điện hạ. 

HẬU - Hamlet yêu quý, con hãy lại đây ngồi cạnh mẹ. 

HAMLET - Không, mẹ hiền ơi, ở đây có đá nam châm sức hút mạnh 
hơn nhiều. 

PÔLÔNIUT (nói với vua) - Ây đấy, Bệ hạ đã thấy chưa? 

HAMLET - Này tiểu thư, tôi nằm vào lòng nàng nhé! 

ÔPHÊLIA - Xin đừng, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Tôi muốn nói cho tôi gối đầu vào lòng thôi. 

ÔPHÊLIA - Vâng, thưa Điện hạ. 

HAMLET (nằm xuống bền chắn Ôphêlia ) - Tiểu thư có nghĩ rằng tôi 
muôn nói những điều thô bỉ chăng? 

ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ, thiếp không nghĩ gi cả. 

HAMLET - Nằm giữa đùi con gái cũng là một ý nghĩ đẹp đấy chứ? 

ÔPHÊLIA - Gì kia, thưa Điện hạ! 

HAMLET - Có gi đâu. 

ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ, người vui quá. 

HAMLET - Ai, tôi ấy à? 

ÔPHÊLIA - Vâng, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Ổ, tôi là kẻ độc nhất làm trò vui cho cô em. Con người 
nếu không vui nhởn thì còn làm gì khác được? Này cô em 
trông, mẹ tôi có vui không kìa, mà cha tôi thì mới chết chưa 
đầy hai tiếng đồng hồ thôi đấy. 

ÔPHÊLIA - Ay, thưa Điện hạ, đã hai lần hai tháng rồi chứ? 


(1) Trong lịch sử La Mã, Juliut Xêda sau khi đánh bại được Pompêi thiết lập chế 
độ độc tài, nắm mọi quyền hành trong tay. Năm 55 trước Công Nguyên, sau 5 
năm ở chính quyền, Xêda bị Brutut ám sát ở nhà hát thành Pompêi chứ không 
phải ở Capitôn, như Shakespeare lầm. 



224 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Lâu thế cơ à? Thế thì dể cho quỷ sứ mặc áo tang đen 
thôi, còn tôi, tôi mặc một bộ đồ màu rực rỡ. Trời ơi! Chết dược 
hai tháng rồi, mà vẫn chưa bị quên ư? Nếu thế thì có thể hy 
vọng rằng một danh nhân sau khi mất sẽ còn dược thiên hạ 
tưởng nhớ nửa năm. Nhưng, thề có Đức mẹ, nhất dịnh là y 
phải cho xây dựng nhà thờ, nếu không y cũng sẽ bị lãng quên, 
chẳng khác gì con ngựa gỗ đáng thương mà trên tấm bia còn 
ghi: “Ồ hô, ô hô, ngựa gỗ đã bị quên!”. 

Có tiếng kèn đồng vang lên. 

Các đào kép ra, diễn một màn tuồng câm 

Một ông vua và một bà hoàng hậu ra, vẻ âu yếm. Hậu ôm lấy 
vua, vua ôm lẩy hậu. Hậu quỳ xuống làm bộ điệu thề thốt. Vua đỡ 
hậu dậy, ngả đầu vào cổ hậu, rồi nằm xuống trẽn một luống hoa. 
Thấy vua ngủ say, hậu lén ra ngoài. Lập tức có một gã đàn ông 
bước vào, lột lấy vương miện mà hôn hít; đổ thuốc độc vào tai vua 
rồi đi ra. Hậu quay vào, thấy vua đã chết, làm bộ điệu than khóc 
thảm thiết. Tên sát nhân cùng với hai ba người nữa vào làm ra vẻ 
cũng khóc than với hậu và khuân xác chết ra ngoài. Tên sát nhân 
đưa những tặng phẩm và tán tỉnh hậu. Thoạt đầu hậu tỏ vẻ 
khảng cự từ chối, nhưng sau cùng thì ưng thuận. 

Cả bọn vào 

ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ, lớp tuồng câm kia ý nghĩa thế nào? 

HAMLET - Chà, chắc là âm mưu ám muội, chuyện chẳng lành đâu. 

ÔPHÊLIA - Chắc họ định giới thiệu nội dung của vở tuồng. 

Một người giáo đầu ra 

HAMLET - Nghe anh chàng này nói, ta sẽ rõ. Các đào kép không 
giữ dược điều gì bí mật đâu. Họ sẽ tiết lộ hết cả. 

ÔPHÊLIA - Họ có nói rõ ý nghĩa của lớp tuồng câm kia không? 

HAMLET - Có chứ, và của bất cứ vở tuồng câm nào mà cô muốn 
diễn cho họ xem; nếu cô không xấu hổ diễn thì họ cũng sẽ 
không xấu hổ nói ý nghĩa cho cô hay. 

ÔPHÊLIA - Điện hạ kỳ quá, thật kỳ quá. Để thiếp xem vở tuồng 
ra sao. 

KÉP GIÁO ĐẦU - Vở bi ai cúi xin trình diễn 

Mong quý ngài mở lượng bao dung 
Nán xem cho đến tận cùng. 



HAMLET 


225 


HAMLET - Đây là giáo đầu hay thơ đề tặng vào nhẫn cưới? 

ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ, ngắn ngủi quá. 

HAMLET - Như tình yêu của đàn bà. 

Hai đào kép, một vai vua và một vai Hoàng hậu ra 
VAI VUA - Tính từ thuở xe thần Phơbut (1) . 

Ba mươi lần qua vực Hải vương 
Vòng quanh trái đất - chị Hằng 
Lung linh mượn ánh núi sông phơi bày, 
ơn mối lái do tay bà nguyệt 
Sợi xích thằng đã kết nên duyên. 

Trải ba trăm sáu tuần trăng 

Đôi ta chắp mối tào khang mặn nồng. 

VAI HẬU - Thiếp mong sao đôi vầng nhật nguyệt 
Mắt ta trông bấy lượt còn xoay 
Trước khi tắt mối tình này! 

Thương thay phận thiếp đã đầy lo âu 

Thấy mình rồng bấy lâu suy nhược 

Nét vui theo sức lực tàn phai 

Thiếp tuy lo lắng khôn tầy 

Cúi xin Bệ hạ dẹp khuây ưu phiền 

Thường đàn bà tâm linh uẩn khúc 

Yêu với lo, thái cực hai đằng 

Lúc không đâu, lúc quá chừng 

Yêu bao nhiêu lại rối mòng bấy nhiêu 

Lòng tiện thiếp bao phen thách thử 

Đấng quân vương ắt đã tỏ tường 

Bởi yêu, yêu quá mặn nồng 

Thoáng nghi nên sợ, bỗng không nên sầu. 

(1) Phoebus: Thần Mặt trời, còn có tên là Apôlô, thường cưỡi xe lửa (theo thần 
thoại Hy Lạp). 


15- SECHXPIA 



226 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


VAI VUA - Hậu yêu quý, chẳng bao lâu nữa 
Đôi ta đành cách trở mà thôi 
Trẫm nay suy yếu lắm rồi 
Tâm thần thể chất rã rời tinh anh. 
Trẫm mất đi, Hậu mình ở lại 
Cõi hồng trần còn mải khoe tươi 
Yêu thương, quý trọng bao người 
Rồi đây may mắn lại vui lấy chồng. 

VAI HẬU - Ôi, đáng rủa, những đàn ông khác! 
Yêu nữa mà yêu được sao đang! 

Khác đâu phản trắc phũ phàng 
Nếu như thiếp nghĩ đến chồng thứ hai! 
Kẻ thế ấy, miệng đời phỉ nhổ 
Khác gì như đã nỡ giết chồng! 

HAMLET - Ôi, đắng cay, đắng cay! 

VAI HẬU - Bước đi bước nữa đành lòng 

Tình yêu đâu phải chỉ mong lợi hèn! 
Để chồng mới trên giường ôm siết 
Có khác nào nỡ giết chồng xưa! 

VAI VUA - Tin lời Hậu nói thiết tha, 

Nhưng xưa nay mấy ai đà khỏi sai! 

Một khi đã tàn phai trí nhớ, 

Ăt quyết tâm cũng úa tàn theo. 

Lời kia hăng hái nhường bao 
Tiếc thay hăng hái lại mau tan tành! 
Như quả xanh trên cành còn bám 
Chín muồi rồi thoắt rụng ai lay! 

Người ta thường nợ vẫn vay 
Đến khi phải trả đánh bài lãng quên. 
Lúc mê say hẹn nguyền sắt đá 
Tỉnh cơn rồi, lời hóa khói mây! 



HAMLET 


227 


Lẽ thế ấy, buồn vui thái quá 
Tự hủy thiêu, thiêu cả lời thề. 

Khi vui vui lắm bộn bề 

Khi sầu, sầu đến não nề ruột gan. 

Chuyện không đâu thoắt chừng thay đổi 

Cũng vui buồn sớm vội đổi thay 

Là gì, diễn biến sự đời 

Chuyển xoay số mệnh, đổi dời tình yêu. 

Ai dám chắc: tình yêu, số mệnh 

Bên nào đây quyết định, chủ trì? 

Quyền sang thất thế một khi 
Người thân nhất cũng thưa bề tới lui. 
Thấp hèn gặp vận xuôi, thành đạt 
Kẻ thù xưa thoắt hóa bạn hiền 
Cho hay, “mệnh” vẫn chủ “tình” 

Cao sang thừa bạn, điêu linh gặp thù. 

Nói cách khác cho rành mạch nữa 

Ý ban đầu của Trẫm - tiếc thay 

Lòng người, số mệnh xưa nay 

Chẳng đi một hướng, lại hay ngược chiều! 

Bao dự định thoáng vèo tan vỡ 

Quyết là ta, định chẳng do ta! 

Hậu nay nghĩ chẳng bao giờ 
Xuất thân tái giá, đâu ngờ mai kia 
Người chồng thứ nhất mất đi 
Bao nhiêu ý cũ tức thì tan theo. 

VAI HẬU - Ôi, trời đất cứ gieo tai họa 

Tước thức ăn, ánh lửa đừng ban! 

Ngày đêm thao thức chẳng an 
Mất hết yên ổn, tiêu tan vui mừng! 

Bao tin tưởng với lòng hy vọng 



228 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Cho hóa thành tuyệt vọng cũng cam! 

Thân này ngục tôi giam cầm 

Trọn đời mãn kiếp hãm vòng gian truân 

Nếu quả phụ còn toan bước nữa, 

Xin gánh bao nhục nhã ê chề! 

HAMLET - Nếu như mụ lại nuốt ngay lời nguyền! 

VAI VUA - Ái khanh quá nặng lời thề thốt 

Thôi - Trẫm giờ muốn được nghỉ ngơi 

Tâm thần mệt mỏi, ngủ say 

Cho trôi đi mất cái ngày buồn tênh. 

Vai vua ngủ 

VAI HẬU - Mong Bệ hạ giấc rồng đẹp đẽ 

Sê an thần, sức khỏe chóng lên 
Lạy Chúa, xin ban phước lành 
Tránh cho bất hạnh, cảnh tình chia ly! 

Vai hậu vào 

HAMLET - Tâu Lệnh bà, Lệnh bà thấy vở tuồng thế nào? 

HẬU - Mẹ nghĩ rằng vai nữ thề thốt quá nhiều. 

HAMLET - ỏ, nhưng bà ấy sẽ giữ được lời nguyền. 

VUA - Con có hiểu được ý nghĩa của vở không? Có điều gì ác ý bên 
trong khòng? 

HAMLET - Không, không, tâu Bệ hạ, họ đùa cợt đấy thôi, bỏ thuốc 
độc đùa đấy thôi, làm chi có điồu gì ác ý trên đời này. 

VUA - Tên vở tuồng là gì nhỉ? 

HAMLET - Cái bẫy chuột. Lạy Chúa, sao lại gọi thế? Đây là theo 
nghĩa bóng. Vở tuồng diễn lại một cảnh ám sát ở kinh thành 
Viên. Gôngdagô là tên quận công, quận chua là Baptixta. Lát 
nữa Bệ hạ sẽ rõ. Câu chuyện khốn nạn quá. Nhưng mà có sao 
đâu? Bệ hạ, cũng như chúng ta ở đây, lương tâm trong trắng, 
có chi mà phải động lòng. Kệ cho những kẻ lòng lang dạ thú 
run sợ, còn chúng ta thi cứ thản nhiên. 

Vai Luxianut ra 

Đây là vai Luxianut, cháu vua dây. 



HAMLET 


229 


ÔPHÊLIA - Thưa Điện hạ, một mình người cũng đủ bằng cả một ban 
đồng ca diễn giải. 

HAMLET - Tôi có thể diễn giải được những lời tỏ tình của cô em 
với người yêu, nếu tôi được trông thấy cả hai người làm trò 
múa rối. 

ÔPHÊLIA - Người thật cay độc, thưa Điện hạ, người thật cay độc. 

HAMLET - Tôi mà nói cay độc thì cô em còn phải khóc lên kia. 

ÔPHÊLIA - Càng ngày càng tệ. 

HAMLET - Bọn đàn bà các cô đối với chồng thì cũng thế thôi. Bắt 
đầu đi, hỡi kẻ sát nhân, đồ khốn kiếp, hãy trút bỏ bộ mặt quỷ 
mà bắt đầu đi. Nào, quạ đen đang đứng kêu than, hãy nghe nó 
thúc báo oan trả cừu. 

LUXIANƯT - Ý nghĩ hắc ám, bàn tay rắn chắc, độc dược hiệu 
nghiệm và thời cơ thuận lợi, thì giờ đồng lõa, vì không một ai 
hay ai biết! Mi, một chất hỗn hợp lạ kỳ lấy từ tinh cỏ dại, 
trong đêm khuya thanh vắng, ba lần nhiễm độc, ba lần nữa 
thần Hicát phù phép, hãy đem ma lực tự nhiên, sức mạnh tàn 
bạo của mi ra mà kết liễu tức thì cuộc đời cường tráng. 

Đổ thuốc độc vào tai vai vua đang ngủ 

HAMLET - Nó giết vua ở trong vườn để đoạt ngôi báu đấy! Vua này 
tên là Gôngdagô. Chuyện hoàn toàn có thật và đã được viết lại 
bằng ngôn ngữ Ý rất tinh vi. Lát nữa cô sẽ thấy tên sát nhân 
làm thế nào mà chiếm đoạt được tình yêu của vợ Gôngdagô. 

ÔPHÊLIA - Chúa thượng đứng dậy kìa. 

HAMLET - Sao! Mới bắn đạn giả mà đã sợ à? 

HẬU - Kìa, Bệ hạ làm sao vậy? 

PÔLÔNIƯT - Thôi! Ngừng diễn! 

VUA - Đuốc đâu, đem đây ngay, đi thôi! 

TẤT CẢ - Đuốc đâu! Đuốc đâu! Đuốc đâu! 

Tất cả vào, trừ Hamlet và Hôraxiô 

HAMLET (hát) - Hừ, cứ để con hươu tử nạn 

Tiếng đau thương phải rông kêu lên; 

Để cho cái chú nai vàng 
Ngây thơ đồng cỏ thênh thang rỡn đùa. 



230 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Kẻ đang thức, kẻ thì mê ngủ, 

Ây sự đời cứ thế mà trôi. 

Này bạn ơi, hát như thế mà lại thêm cái mũ lông sù sù trên 
đầu, giày hài có đính thêm hai bông hồng xứ Prôvăngxơ thì, 
nếu chẳng may sô" mệnh trớ trêu, ta lâm vận bĩ, liệu có thể 
theo nghề đào kép được không nhỉ? 

HỒRAXIÔ - Chỉ đáng ăn nửa lương thôi. 

HAMLET - Ồ, ăn cả chứ (1) 

Lại hát 

Bởi này bạn Đamông thân thiết, 

Vương quốc này đã biết, đã trông 
Jupite, ngai vàng sụp đổ, 

Trị vì nay là một thằng bông lông 
Một con công - hừ! một con công! 

HÔRAXIÔ - Điện hạ phải làm cho hợp vần, hợp điệu chứ! 

HAMLET - o, Hôraxiô thân mến. Lời nói của hồn ma thật đáng 
ngàn vàng nhé. Bạn có thấy không? 

HÔRAXIÔ - Thật rõ quá, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Đúng vào lúc bỏ thuốc độc. 

HÔRAXIÔ - Tôi nhận thấy rõ ràng lúc đó mặt y biến sắc. 

HAMLET - A ha, nào! Cử nhạc nào! Nào! Các bạn nhạc công! Vì nếu 
đức vua ngài không thích tuồng hài thì, chỉ vì tuồng hài khống 
làm ngài thích đấy thôi, nào! Cử nhạc nào! 

Rôdencran và Ghinđơnxtơn lại ra 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, cho phép tôi được thưa một lời... 
HAMLET - Sao, thưa ngài, cả một câu chuyện cũng được. 
GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, Chúa thượng... 

HAMLET - Ây, thưa ngài, Chúa thượng sao kia? 

GH1NĐƠNXTƠN - Lúc trở về cung, người vô cùng bối rối, mê sảng. 
HAMLET - Vì say rượu ư, thưa ngài? 


(1) Trong các rạp hát thời bấy giờ, kép nhất thì được ăn cả lương, còn kép nhì thì 
chỉ được ăn nửa lương. 






HAMLET 


231 


GHINĐƠNXTƠN - Không, thưa Điện hạ, vì giận dữ. 

HAMLET - Khôn ngoan hơn thì ngài nên nói cho quan ngự y hay, 
vì nhờ ta tẩy độc cho ông ấy chỉ càng làm cho ông ấy giận 
hơn thôi. 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, xin người nói cho rành mạch 
và đừng quẫn trí lảng xa câu chuyện tôi muôn thưa cùng 
Điện hạ. 

HAMLET - Vâng, tôi đã yên rồi đây, thưa ngài, mời ngài nói đi. 

GHINĐƠNXTƠN - Hoàng hậu, mẫu thân Điện hạ cũng rất phiền 
muộn và truyền lệnh cho tôi đến thưa cùng Điện hạ. 

HAMLET - Hân hạnh được đón tiếp ngài. 

GHINĐƠNXTƠN - Không, thưa Điện hạ, cái lối lịch sự này khách 
sáo, không đúng chỗ. Nếu Điện hạ vui lòng tỉnh táo trả lời tôi, 
thì tôi sẽ làm tròn nhiệm vụ mà mẫu thân người đã giao cho. 
Nếu không thì xin Người tha lỗi cho, tôi xin phép rút lui và 
phận sự của tôi đến đây cũng là hết. 

HAMLET - Thưa ngài, tôi không thể nào... 

GHINĐƠNXTƠN - Sao, thưa Điện hạ? 

HAMLET - Tôi không thể nào trả lời ngài tỉnh táo được; tôi mất trí 
mà. Nhưng thưa ngài, ngài cần tôi trả lời thế nào, xin cứ bảo; 
hay là như ngài nói đấy, mẫu thân tôi muốn phán truyền gì - 
như thế thì khỏi phải bàn nữa, vào chuyện đi thôi, ngài nói, 
mẫu thân tôi... 

RÔDENCRAN - Thế thì Hoàng hậu nói thế này: thái độ của Điện hạ 
làm cho người hết sức lạ lùng kinh ngạc. 

HAMLET - o, thật là một thằng con kỳ diệu, có thê làm cho mẹ 
phải ngạc nhiên! Nhưng phải có gì tiếp theo sau sự kinh ngạc 
chứ! Ngài nói đi. 

RỒDENCRAN - Lệnh bà muốn được nói chuyện với Điện hạ trong 
phòng riêng trước giờ ngủ. 

HAMLET - Chúng tôi xin vâng lệnh, vì bà ấy là mẹ chúng tôi, đích 
mười mươi là mẹ tôi rồi còn gì. Các ngài còn có việc chi muốn 
nói nữa không? 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, trước đây Người cũng có lòng yêu 
mến tôi. 



232 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Thì bây giờ tôi vẫn yêu mến ngài. Xin giơ cả mười ngón 
tay ăn trộm ăn cắp này mà thề. 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, nguyên nhân tại đâu mà người lại mất 
trí làm vậy? Nếu người từ chối không thổ lộ những nỗi đau khổ 
cùng bầu bạn, thì chắc chắn là Người sẽ đóng chặt cánh cửa tự 
do của chính mình. 

HAMLET - Thưa ngài, tại vì ta không tiến thân lên được đấy. 

RÔDENCRAN - Sao lại thế được. Chính Chúa thượng đã long trọng 
tuyên bố là Điện hạ sẽ kế tục ngôi báu kia mà. 

HAMLET - Ây, thế nhưng mà: “Chờ được cỏ mọc thì (1) ... Câu châm 
ngôn này hơi cổ lỗ rồi nhỉ? 

Các đào kép trở ra cùng với những người thổi sáo 

ô kìa, các bạn thổi sáo ơi! Cho tôi mượn một cái nào. Xin 
nói riêng với ngài nhé. Tại sao ngài lại cứ theo chiều gió mà 
đánh hơi như muốn đưa ta vào tròng, vào bẫy? 

GHINĐƠNXTƠN - ổ, thưa Điện hạ, nếu vì phận sự tôi đâm ra lỗ 
mãng, thì cũng vì yêu mến Điện hạ mà hóa ra thiếu lễ độ. 

HAMLET - Tôi không hiểu rõ ngài định nói gì. Ngài chơi được sáo 
này chứ? 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, không ạ. 

HAMLET - Ngài cứ chơi đi. 

GHINĐƠNXTƠN - Điện hạ tin cho, quả tình tôi không biết. 

HAMLET - Tôi van ngài mà... 

GHINĐƠNXTƠN - Tôi chẳng biết bấm ra thế nào, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Cũng dễ như là nói dối thôi mà. Chỉ cần lấy ngón tay 
bấm vào những lỗ này, để mồm vào mà thổi thật mạnh, một 
điệu nhạc hùng hồn sẽ phát ra. Trông đây này, những lỗ 
bấm đây. 

GHINĐƠNXTƠN - Nhưng thổi thế thì chẳng ra âm điệu gì. Tôi không 
có tài. 

HAMLET - A, thế ra ngài muốn coi tôi là một thằng bất tài đáng 
khinh! Ngài muốn đùa cợt tôi, hình như ngài muôn biết điểm 
yếu của tôi; ngài muốn lôi ra tất cả những điều thầm kín của 


(1) Một câu châm ngôn cổ: chờ được cỏ mọc thì ngựa dã chết. 



HAMLET 


233 


lòng tôi; ngài muốn thử tôi từ âm thanh trầm nhất đến cung 
bậc cao nhất của tôi, vậy mà cái sáo bé nhỏ này có đủ nhạc 
điệu thanh âm tuyệt mỹ thì ngài lại không biết làm cho nó nói 
lên được! Ngài tưởng đùa cợt tôi dễ hơn chơi sáo sao? Muôn cho 
tôi là loại nhạc cụ gì thì tùy ngài, ngài có thể quấy rầy tôi 
được, nhưng không thể đùa cợt tôi được đâu. 

Pôlồniut ra 

Tướng công, Chúa ban phước cho ngài. 

PÔLÔNIUT - Thưa Điện hạ, Hoàng hậu muốn nói chuyện với Người 
ngay bây giờ. 

HAMLET - Tướng công có trông thấy đám mây giống hình con lạc 
đà đằng xa kia không? 

PÔLÔNIƯT - Lạy Chúa, vâng, giống con lạc đà thật. 

HAMLET - Tôi lại cho là giống con cầy hương. 

PÔLÔNIUT - Trông cũng gù gù như con cầy hương. 

HAMLET - Hay là giống cá voi? 

PÔLÔNIUT - Thật là giống cá voi. 

HAMLET - Tôi sẽ đến gặp mẫu thân tôi ngay bây giờ. (Nói một 
mình) Chúng quấy rầy làm cho mình phát điên lên mất. (Nói 
với Pôlôniut ) Vâng, tôi xin đến ngay bây giờ. 

PÔLÔNIƯT - Tôi sẽ xin tâu lại với Hoàng hậu. 

Pôlôniut vào 

HAMLET - “Ngay bây giờ”, nói thì dễ quá. Các bạn ơi, xin lui ra 
đi cho. 

Tất cả vào trừ Hamlet 

Giờ đây đúng là lúc đêm khuya thanh vắng, giờ của ma 
thiêng, quỷ dữ, những nấm mồ hé mở và địa ngục tỏa tà khí ra 
khắp cả thế gian này. Giờ đây ta có thể uống máu nóng và làm 
những việc khủng khiếp, những việc mà ánh sáng ban ngày 
phải run lên, kinh sợ khi nhìn thấy. Hãy bình tĩnh lại! Bây giờ 
ta phải đến gặp mẹ ta. Ôi tim ta hỡi! Đừng để mất bản chất 
nhân ái của mi, đừng để cho linh hồn của Nêrông (1) thâm nhập 
vào lồng ngực cứng rắn này. Ác thì được, nhưng quyết không 


(1) Nêrông: vua La Mã, nổi tiếng là độc ác, tàn bạo đã giết mẹ là Agrippina. 



234 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


được bất nghĩa bất nhân. Ta sẽ nói với mẹ ta những lời như 
kim châm dao cắt, nhưng dao thật ta nhất định không dùng. 
Trong cuộc gặp gỡ này, miệng lưỡi và tâm hồn ta phải hư nguy. 
Những lời nói của ta sẽ làm cho mẹ ta phải tủi hổ, đau đớn, 
nhưng ra tay hành động thì nhất định tâm hồn ta không bao 
giờ cho phép. 


CẢNH III 

Một gian phòng trong lâu đài. 


Vua, Rôdencran và Ghinđơnxtơn ra. 

VƯA - Ta không thể bằng lòng y được, cũng không thể để cho bệnh 
điên loạn của y tự do phát triển hoành hành, đó là một điều 
nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Vậy các khanh khá sửa soạn 
đi. Ngay bây giờ ta sẽ ra chiếu chỉ, giao nhiệm vụ cho các 
khanh, và y sẽ cùng các khanh sang Anh Cát Lợi. Quyền lợi 
của quốc gia này không thể để cho môi nguy hiểm ngày càng 
tăng do những cơn điên dại của y gây ra, đe dọa từng giờ từng 
phút. 

GHINĐƠNXTƠN - Tâu Bệ hạ, chúng thần xin sửa soạn ngay. Để bảo 
vệ an toàn cho muôn dân nhờ ơn Bệ hạ mà sống còn, nỗi băn 
khoăn lo lắng của Bệ hạ thật là thiêng liêng, chính đáng. 

RÔDENCRAN - Ngay như một kẻ thường dân, để bảo vệ đời sống 
riêng của mình cũng còn phải đem hết ý chí nghị lực chống đối 
lại tất cả những sự nguy hại, huống chi đối với một người có 
mệnh hệ nào là ảnh hưởng đến cả đời sông của bao người. Một 
vị hoàng đế mất đi, không phải chỉ có một mình thất thiệt, mà 
một cơn gió lốc của sa cơ đã nổi lên thì cuốn theo xuốhg vực 
thẳm bao người thân cận. Thật đúng như một bánh xe khổng lồ 
đóng trên đỉnh núi cao, trăm ngàn vật phụ bám vào nan hoa; 
bánh xe rơi, bao vật kia cũng rơi nát tan tành. Có bao giờ một 
vị hoàng đế thở dài một mình mà không kéo thêm những tiếng 
than vãn rên siết của muôn dân. 



HAMLET 


235 


VƯA - Ta mong các khanh sửa soạn gấp, lên đường ngay. Ta phải 
lấy xiềng xích mà giam chân mối lo sợ này lại; nó đang lộng 
hành quá đáng. 

RÔDENCRAN - Chúng thần xin đi gấp. 

Rôdencran và Ghinđcmxtơn vào, Pôlôniut ra 

PÔLÔNIƯT - Tâu Bệ hạ, thái tử đang tới phòng riêng của Hoàng 
hậu. Thần sẽ đến nấp sau bức màn để nghe câu chuyện giữa 
hai người. Thần tin chắc rằng Hoàng hậu sẽ nhủ được hoàng tử 
giãi bày hết nguồn cơn. Đúng như Bệ hạ đã phán truyền, kế đó 
thật là diệu. Cần phải có một người thứ ba không phải là mẹ 
đứng nấp vào một chỗ kín đáo mà nghe, vì các bà mẹ đối với 
con thì có bao giờ vô tư sáng suốt. Cúi xin Bệ hạ cho thần được 
lui, và đêm nay trước khi Bệ hạ lâm sàng, thần sẽ xin vào bệ 
kiến để được tâu trình những điều mắt thấy tai nghe. 

VUA - Tướng công quý mến, Trẫm xin đa tạ. 

Pôlôniut vào 

(Nói một mình) - Than ôi, tội ác của ta thật thối tha dơ bẩn, uế 
khí bốc tận trời xanh! Một điều nguyền rủa từ lâu đè nặng lên 
tội ác của ta: giết anh... Ta biết cầu nguyện sao đây, dù ý muốn 
của ta vô cùng mãnh liệt, nhưng tội ác còn mạnh hơn lại ngăn 
cản ta. Và như một kẻ bị giằng co giữa hai việc phải làm, ta 
ngần ngại, băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu, và đành sao 
nhãng cả hai. Dù đôi bàn tay đôn mạt này có bị nhuốm đầy 
máu đào của anh ta chăng nữa, trời xanh kia há chẳng có đủ 
nước mưa để rửa sạch chúng trắng bong như tuyết được sao? 
Lòng từ bi của Chúa dùng để làm gì nếu không phải là để giúp 
ta nhìn thẳng vào tội ác? cầu nguyện là thế nào, nếu không 
phải có hai hiệu quả: hoặc phòng ngừa sa đọa, hoặc trót đã sa 
đọa, thì được tha thứ? Vậy thì ta hãy ngước nhìn lên mà cầu 
nguyện và tội lỗi của ta sẽ xóa nhòa vào dĩ vãng. Nhưng chao 
ôi, ta cầu nguyện như thế nào được đây? “Cầu Chúa hãy tha 
thứ cho tội sát nhân ghê tởm của con”! Tha thứ sao được, một 
khi ta còn giữ nguyên trong tay tất cả những gì mà vì chúng ta 
đã phạm tội: ngai vàng, lòng tham vọng của ta và Hoàng hậu. 
Có thể vừa được tha thứ vừa giữ lại tội lỗi hay không? Trên cõi 
đời hủ bại thôi nát này, bàn tay trá vàng của kẻ sát nhân có 
thể đẩy lùi được thần công lý, và thường của phi nghĩa lại mua 



236 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


chuộc được cả luật pháp - nhưng trên cao xanh kia, thì dối trá 
lọc lừa sao được, mọi hành động đều bị bóc trần và ta chỉ còn 
đành chịu lộ chân tướng, thú nhận mọi điều. Làm sao bây giờ? 
Còn gì nữa? Ta thử hối hận xem sao - Sao hối hận lại không 
làm gì được? Nhưng nó làm được gì, khi con người không thể 
hối hận? Ôi, khốn nạn! Lương tâm ta đen tối như cõi chết. 
Linh hồn ta sa cơ, vướng mắc, càng vùng cựa để được siêu 
thoát thì lại càng vướng mắc sa cơ. Thiên thần ôi! Hãy thử cứu 
vớt ta, hãy giúp cho ta cầu nguyện! Hãy quỳ xuống đi, đôi gối 
bướng bỉnh này. Trái tim sắt đá của ta hỡi, hãy mềm đi như 
đường gân thớ thịt của trẻ sơ sinh - mọi việc may ra còn có 
phương cứu chữa. 

Quỳ xuống cầu nguyện, Hamlet ra 

HAMLET - Đây là lúc thuận lợi cho ta, y đương cầu nguyện. Ta hạ 
thủ chăng? {Đứng dừng lại). Nhưng như thế thì y lên thiên 
đường mất, và có phải là ta phục thù không? Đó là điều cần 
phải suy nghĩ. Một thằng khốn nạn giết cha ta, và đối lại, 
chính ta, đứa con độc nhất của người, lại đưa đúng thằng khốn 
kiếp ấy lên thiên đường! Ôi! Đây là một sự ban ơn, sao gọi là 
rửa thù! Nó giết cha ta, đúng lúc Người ăn uống no say, bao tội 
lỗi còn đầy rẫy như hoa cỏ tháng năm (1) . Bây giờ, Người phải 
gột rửa tội lỗi như thế nào, chỉ có trời xanh kia hiểu thấu! Cứ 
trong hoàn cảnh này và lấy lẽ mà suy ắt Người phải cam chịu 
bao hình phạt nặng nề; thù ta có rửa được không, nếu ta giết y 
đúng vào lúc y cầu nguyện cho linh hồn sạch tội, sẵn sàng bước 
sang thế giới bên kia? Không! Ngừng lại, gươm báu của ta ơi! 
Hãy đợi một dịp nào kinh tởm hơn, đợi khi nào y túy lúy rượu 
nồng, mê mẩn trong giấc ngủ, hoặc lên cơn thịnh nộ điên 
cuồng, hoặc trong cuộc truy hoan ô uế, đang lúc nguyền rủa tục 
tằn giữa canh bài bạc, hoặc trong bất cứ một hành động nào 
mà linh hồn không có phương siêu thoát. Lúc đó hãy ra tay, để 
cho gót chân y hướng lên thiên đàng mà linh hồn y vẫn tăm 
tối, đáng nguyền rủa như địa ngục nơi y phải sa xuống. Mẹ ta 
đương đợi ta. Phương thuốc này cũng chỉ là để kéo dài thêm 
chuỗi ngày bệnh tật của mi thôi. 

Vào 


( 1 ) 


Tháng năm tức là mùa xuân. 



HAMLET 


237 


VUA (đứng dậy ) - Lời của ta sẽ bay bổng, nhưng tư tưởng của ta 
vẫn ở lại dưới trần. Lời mà không có tư tưởng thì bay sao được 
lên thiên đàng. 

Vào 


CẢNH IV 

Tròng thâm cung của Hoàng hậu 


Hoàng hậu và Pôlôniut ra 

PÔLÔNIƯT - Thái tử sắp tới bây giờ. Xin Lệnh bà cứ nói thẳng cho 
thái tử hay, những trò điên dại ấy lộng hành quá đáng, không 
thể chịu được nữa; và Lệnh bà đã lấy lượng bao dung mà che 
chở, bảo vệ cho thái tử qua những cơn thịnh nộ của Chúa 
thượng. Lệnh bà cứ nói mạnh vào, thần xin đứng yên sau tấm 
rèm này. 

HAMLET (gọi) - Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi! 

HẬU - Xin Tướng công yên tâm, đừng vì ta mà lo ngại. Tướng cồng 
hãy nên lui. Ta đã nghe thấy bước chân con ta tới. 

Pôlôniut nấp sau rèm. Hamlet ra 

HAMLET - Nào, thưa mẹ có việc chi? 

HẬU - Hamlet, con đã lăng nhục cha con quá lắm! 

HAMLET - Mẹ, mẹ đã lăng nhục cha tôi quá lắm! 

HẬU - Kìa, kìa sao con trả lời bằng giọng lưỡi hồ đồ! 

HAMLET - Sao, sao bà hỏi bằng giọng lưỡi cay độc! 

HẬU - Kìa, sao thế, Hamlet? 

HAMLET - Nào, bây giờ có việc chi thế? 

HẬU - Con quên mẹ rồi sao? 

HAMLET - Không, có trời chứng giám, tôi quên sao được bà. Bà là 
Hoàng hậu, là vợ của em chồng bà, và trời ôi, ước sao không 
phải như thế - bà là mẹ tôi. 



238 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HẬU - Hừ, thôi, ta sẽ mời người có đủ quyền lực đến để đối đáp 
với con. 

HAMLET - Thôi, thôi, xin mời bà ngồi xuống đây. Bà hãy ngồi yên, 
chớ có đi đâu, đợi cho tôi đặt một tấm gương để bà có thể soi 
thấu tâm can bà đã. 

HẬU - Ngươi định làm gì? Muốn giết ta chắc? Có ai cứu tôi! Cứu 
tôi với! 

PÔLÔNIUT (đứng sau rèm) - Kìa, có ai! Cứu! Cứu! Cứu! 

HAMLET ( rút gươm) - Ái chà! Chuột à! {Đâm qua rèm) Chết rồi, ta 
đánh cược một đồng đu ca, nó chết rồi! 

PÔLÔNIUT ( sau rèm) - Trời ơi, ta bị giết! 

HẬU - Trời ơi! Khổ chưa! Ngươi làm gì vậy? 

HAMLET - Hừ, tôi không biết, nhà vua đấy chắc? 

HẬU - Thật là một hành động cuồng đạo, đẫm máu! 

HAMLET - Một hành động đẫm máu, mẹ hiền ơi, cũng gần xấu xa 
như giết vua rồi lại lấy em vua thôi. 

HẬU - Như giết vua? 

HAMLET - Vâng, tâu Lệnh bà, tôi nói thế đấy! (Mở màn ra và thấy 
Pôlôniut) Thằng khốn nạn, xuẩn ngốc, liều lĩnh, tò mò, vĩnh 
biệt mi nhé! Ta cứ tưởng là chủ mi kia! Thôi mi đành chịu lấy 
sô" phận. Mi thấy chứ, dính dáng vào chuyện người là nguy 
hiểm. ( Nói với hậu). Xin bà đừng bóp vặn đôi tay thế kia. Cứ 
bình tĩnh! Mời bà ngồi xuống đây, để tôi bóp vặn trái tim bà. 
Vâng, tôi sẽ làm như vậy, nếu trái tim bà còn biết rung động, 
nếu những tập quán tội lỗi chưa làm cho nó chai như đồng, rắn 
như bức tường thành ngăn cách mọi tình cảm. 

HẬU - Ta đã làm gì mà ngươi dám lớn tiếng buông lời thô lỗ sỉ 
nhục ta như thế? 

HAMLET - Một hành động làm tàn phai cả vẻ kiều diễm và nét 
ửng hồng của e lệ, một hành động gọi phẩm hạnh là đạo đức 
giả, ngắt đi mất bông hồng của mối tình thơ ngây trên đài 
trán quang minh và thay vào đó một ung nhọt; làm cho 
những lời nguyện ước phu thê trở thành giả dôi như lời thề 
của phường con bạc. 0, một hành động tước mất linh hồn 
khỏi thể xác của lời nguyền ước và biến tôn giáo từ bi thành 
một mớ từ suông. Trước hành động ây, thượng đế cũng phải 



HAMLET 


239 


dỏ bừng lên vì hể thẹn và cả trái đất dày đặc, vững chắc 
này cũng phải đau đớn, mang bộ mặt sầu thương như chờ 
ngày tận thế. 

HẬU - Trời ơi! Hành động gì... mà mới trong lời giáo đầu của ngươi 
thôi, nghe đã vang lên như sấm, như sét ghê rợn làm vậy? 

HAMLET - Xin bà nhìn đây, nhìn vào bức ảnh này và bức ảnh này 
nữa. Đây là chân dung của hai anh em. Hãy nhìn xem vẻ đẹp 
trên trán này sao mà cao nhã; mớ tóc thần Hypêriông, đài 
trán thần Jôvơ, đôi mắt thần Mác - đe dọa và uy nghiêm. Vóc 
dáng như sứ trời Meccuya vừa sà xuống từ trên đỉnh núi cao 
giáp vòm trời xanh; một hình hài, một sự hòa hợp mà tất cả 
các thiên thần như đã in dấu ấn, để đảm bảo cho thế gian có 
một con người chân chính: chính là chồng bà xưa kia đấy. Và 
nhìn tiếp đây, bức này: đây là chồng bà bây giờ, thật là một 
bông lúa sâu mọt làm hỏng cả người anh lành mạnh của y. Bà 
có mắt không? Bà có thể nào từ bỏ được đỉnh núi cao đẹp đẽ 
này để mà sống, để mà đắm đuối trong vũng lầy này không? 
Hà, bà có mắt không? Bà không thể coi đó là tình yêu được, vì 
ở tuổi của bà, sự bồng bột sôi nổi trong máu đã thuần đã lắng, 
đã nhường bước cho đắn đo suy xét: vậy sự suy xét nào đã đẩy 
bà từ bỏ cái này mà lấy cái này? 

Tri giác, nhất định bà có, nếu không thì sao bà cử động 
được, nhưng chắc chắn rằng tri giác đó đã bị tê liệt rồi, vì có 
diên loạn chăng nữa cũng không thể lầm lẫn đến như thế, tri 
giác cũng không thể nào u mê vì điên loạn đến nỗi không cỏn 
lại một chút phán đoán để mà nhận định sự khác biệt này. 
Quỷ ác nào đã bịt mắt đánh lừa bà như thế? Có thị giác mà 
chẳng có xúc giác, có xúc giác mà chẳng có thị giác, có tai mà 
không có tay, có mắt; có khứu giác mà chẳng có tất cả các giác 
quan khác, hay chỉ một phần rất ốm yếu của một trong những 
giác quan chân thực đó, cũng không thể làm cho bà ngỡ ngàng 
lầm lẫn đến thế. Ôi liêm sỉ! Hổ thẹn của bà để đâu? Ôi, địa 
ngục phản nghịch, nếu ngươi có thể dấy loạn trong xương cốt 
của một mụ nạ dòng, thì trong tuổi thanh xuân bừng cháy, 
phẩm hạnh sẽ là sáp ong chảy tan theo ngọn lửa đó: còn nói 
chi đến liêm sỉ, khi lửa tình đã thôi thúc để tung hoành thì 
ngay đến cả sương tuyết cũng phải bốc cháy, lý trí cũng bị dục 
vọng chế ngự. 


240 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HẬU - Ôi, Hamlet, đừng nói nữa. Con đã khiến mắt ta nhìn thấu 
linh hồn ta, thấy rõ những vết đen ô uế đã thấm sâu vào chẳng 
thể nào gột sạch đi được. 

HAMLET - Không, cứ sống trong mồ hôi thối tha trên chiếc giường 
nhầy nhụa, đắm đuối trong bại hoại vô luân, vuốt ve, tán tỉnh 
nhau trong ổ lợn nhớp nhơ... 

HẬU - Ôi! Đừng nói với mẹ như thế nữa, mỗi lời của con như dao 
nhọn đâm vào tai mẹ; đừng nói nữa, ôi Hamlet thân yêu! 

HAMLET - Một thằng sát nhân, một gã đê tiện, một tên vô lại, so 
với chồng trước của bà thật là một vực một trời. Một tên vua 
hề, một thằng ăn cắp ngai vàng và quyền uy, xoáy trộm vương 
miện trên giá cao đút vào túi áo hắn! 

HẬƯ - Đừng nói nữa! 

HAMLET - Một tên vua mặc áo hề chắp vá sặc sỡ! 

Hồn ma ra 

Hỡi các đấng thiên thần, hãy cứu vớt tôi, hãy dang rộng đôi 
cánh che chở cho tôi! Bóng hình anh linh, người muôn phán 
bảo điều gì? 

HẬƯ - Than ôi, nó phát điên rồi! 

HAMLET - Phải chăng, Người về để quở trách đứa con chậm trễ của 
Người đã quên lãng thời gian, đắm chìm trong đau khổ, bỏ qua 
lệnh truyền cấp thiết, không thi hành ngay đại sự? Ôi, xin 
Người nói lên! 

HỒN MA - Đừng có quên. Ta đến đây chỉ có ý muôn mài sắc thêm ý 
chí hầu như bị cùn gỉ của ngươi. Nhưng hãy nhìn kia, hoảng 
hốt đang chế ngự mẹ ngươi. Hãy bước tới xen vào giữa mẹ 
ngươi và linh hồn đang dằn vặt người. Trong những cơ thể yếu 
đuối, trí tưởng tượng lại càng kích động mạnh. Hãy nói với mẹ 
ngươi đi, Hamlet! 

HAMLET - Thưa Lệnh bà, người làm sao vậy? 

HẬU - Than ôi! Con làm sao vậy, mà cứ đăm đăm nhìn mãi vào 
chốn hư không, nói chuyện với không gian vô hĩnh thế? vẻ 
hoảng loạn lộ ra trong ánh mắt con. Và như những người lính 
đang ngủ say nghe kèn báo động, mái tóc bết chặt của con 
dựng ngược cả lên như có cuộc sông bên trong trỗi dậy! Ôi, 
con trai yêu quý của mẹ, con hãy đem lòng kiên nhẫn dịu mát 



HAMLET 


241 


tưới lên ngọn lửa giận bừng cháy của con. Con cứ nhìn vào cái 
gì thế? 

HAMLEÍT - Nhìn Người, nhìn Người! Mẹ nhìn kìa, sao trông Người 
xanh xao làm vậy! Hình dáng và nông nỗi ấy, có nguyện cầu 
tới sỏi đá thì sỏi đá cũng phải xúc động, mủi lòng! Xin đừng 
nhìn con như thế, e rằng vẻ đau buồn của cha làm cho lòng 
quyết tâm của con phải yếu mềm, rồi việc con phải làm sẽ mất 
cả màu sắc thật của nó, không chừng lấy nước mắt mà thay 
cho máu. 

HẬU - Con nói với ai thế? 

HAMLET - Mẹ không nhìn thấy gì kia sao? 

HẬU - Không nhìn thấy gì, tuy vẫn nhìn tất cả. 

HAMLET - Thế mẹ không nghe thấy gì ư? 

HẬU - Không, chỉ nghe thấy tiếng nói của chúng ta thôi. 

HAMLET - Sao, mẹ nhìn kìa! Nhìn kìa! Hồn đang biến đi kìa! Cha 
tôi, y phục hệt lúc sinh thời! Nhìn kìa, nơi Người đang đi, đúng 
lúc này, bên ngoài vòm cửa! 

Hồn ma vào 

HẬU - Đấy chính là do trí óc con tưởng tượng ra cả thôi. Tâm thần 
hoảng loạn rất dễ tạo ra cái vật thể vô hình đó. 

HAMLET - Tâm thần hoảng loạn ư? Mạch máu con đây, cũng như 
của mẹ, vẫn đập điều hòa, điệu nhạc của khang cường; đâu có 
phải là điên dại mà thốt ra những lời nói đó? Mẹ cứ thử lại con 
xem, con sẽ nhắc lại đúng từng lời, từng tiếng, nếu là điên loạn 
ắt sẽ chẳng nhớ được tinh tường. Mẹ ạ, vì lòng mến Chúa, xin 
đừng để những ý nghĩ phỉnh phờ kia vuốt ve tâm hồn mẹ mãi, 
cho rằng mẹ chẳng có tội gì mà chỉ do con điên loạn nói ra như 
vậy. Chẳng qua chỉ là một vẩy da mỏng bọc cái ung nhọt trong 
khi sự đồi bại thối tha đục rỗng bên trong mà không nhìn 
thấy. Mẹ hãy thú tội với Chúa trời, ăn năn lầm lỗi đã qua, 
tránh những gì sẽ xảy tói, đừng rắc thêm phân lên cỏ dại cho 
nó xanh tốt hơn. Mẹ hãy tha thứ cho đức hạnh của con, vì 
trong cái thời thế đầy rẫy xấu xa này, chính đức hạnh phải cúi 
mình xin lỗi tội ác, phải khom lưng, uốn gối cầu xin để được 
mang lại điều hay cho nó. 

HẬU - Ôi, Hamlet, con đã xé đôi lòng mẹ! 


16 - SECHXPIA 



242 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Thế thì mẹ hãy vứt bỏ đi cái nửa phần xấu xa, mà sống 
trong sạch hơn vđi cái phần kia. Thôi xin mẹ đi nghỉ, nhưng 
chớ có vào giường của ông chú con đấy. Nếu đã không có đức 
hạnh, thì cũng phải cố khoác cho mình cái màu đức hạnh. Thói 
quen - con quỷ ấy nuốt trôi mọi lý trí của người ta - con quỷ tập 
quán ấy vẫn có thể làm thần tiên được, khi với những hành 
động tốt đẹp, nó cũng khoác lên mình bộ lễ phục một cách dễ 
dàng. Cố kìm mình đêm nay, thì sau đây, tiết dục ắt là chẳnor 
khó, lần sau nữa lại càng dễ hơn; bởi vì, thói quen có thể thay 
đổi cả bản chất của con người, chế ngự cả... ma quỷ hay là tống 
khứ nó đi với một sức mạnh thần kỳ. 

Một lần nữa, xin mẹ đi nghỉ; và khi nào mẹ mong ước được 
bề trên ban phước, thì chính con đây sẽ đến cầu xin phước lành 
nơi mẹ. Còn đối với lão thái sư này, (trỏ Pôlôniut ), lòng con 
cũng ân hận: nhưng đó là ý Chúa muốn thế, muốn trừng phạt 
con, và dùng con để trừng phạt y. Con vừa là kẻ có tội, vừa là 
sứ giả của Chúa đi hành tội. Con sẽ đem thi hài y đi, và sẽ có 
đủ lý lẽ để biện minh cho việc đã làm. Thôi, một lần nữa, xin 
mẹ đi nghỉ. Chính chỉ vì nhân nghĩa, mà con phải độc ác. Bất 
hạnh đã bắt đầu, thảm hỏa ắt phải tiếp theo. Con chỉ xin nói 
thêm một lời nữa, tâu Lệnh bà... 

HẬU - Mẹ phải làm gì bây giờ? 

HAMLET - Thì đừng làm, nhất định đừng làm những điều con vừa 
nói. Cứ để cho tên vua phì nộn tán tỉnh mẹ vào giường, dâm ô 
véo má mẹ, gọi mẹ là “con chuột nhỏ” của y, đặt lên má mẹ 
những cái hôn nhầy nhụa, ghì chặt những ngón tay ô trọc 
quanh cổ mẹ, khiến mẹ phải để lộ ra chuyện con không điên 
thực mà chỉ điên vờ. Phải chăng là mẹ cứ để cho y biết thì tốt 
hơn, vì có lẽ nào một bà Hoàng hậu, yêu kiều, thùy mị, khôn 
ngoan lại giấu không cho một con cóc, một con dơi, một con cú, 
biết những việc trọng đại thiết thân như thế hay sao? Còn ai 
là người làm việc ấy cho? Không, mặc dầu lẽ phải, mặc dầu cả 
bí mật, mẹ cứ việc tháo lồng trên nóc nhà, thả chim bay đi, để 
xem hậu quả ra sao rồi như chú khỉ trứ danh lại chui vào lồng 
và ngã gãy cổ! 

HẬU - Xin con cứ yên tâm, nếu lời nói là do hơi thở tạo thành, và 
nếu hơi thở là sức sống, thì mẹ không còn đâu sức sống để mà 
thốt ra những lời con nói với mẹ. 



HAMLET 


243 


HAMLET - Con phải sang Anh Cát Lợi, mẹ biết chứ? 

HẬU - Chao! Mẹ quên đi mất, việc đó đã được quyết định rồi. 

HAMLET - Thư đã niêm phong, hai tên bạn đồng học của con, 
những đứa mà con tin như tin loài rắn độc nhe nanh phun nọc, 
đã mang chiếu chỉ đi dọn đường để đưa con đến nơi gian hiểm. 
Cứ để cho chúng hành động! Cho chúng khai pháo đi. Âu cũng 
là một trò chơi thú vị, để cho những kẻ đốt pháo lại bị thương 
vì chính pháo của chúng. Khó khăn, gì mà không đào đất chôn 
sâu thêm địa lôi của chúng cho khi nổ tung nó sẽ đưa chúng 
lên cung trăng. 0, hay ho thật, trên cùng một ngả đường mà 
kẻ cắp bà già gặp nhau (1) . (Trỏ vào xác Pôlôniut) Chính tên 
này đã buộc con phải cuốn gói lên đường. Con sẽ lôi cái xác nó 
sang phòng bên. Xin mẹ đi nghỉ thôi. (Nhìn xác Pôlôniut) Lão 
thái sư này, lúc sinh thời ngu xuẩn lắm lời, mà bây giờ thì sao 
mà trầm mặc, kín đáo, nghiêm trang thế. Nào, thưa ngài, xin 
mời ngài đi cho xong việc với ngài. Chúc mẹ ngủ ngon. 

Hamlet vào, lôi theo xác Pôlôniut 


( 1 ) 


Nguyên văn: “Trên cùng một con đường hai kẻ láu gặp nhau”. 



HỒI BỐN 


CẢNH I 

Một gian phòng trong lâu đài 


Vua , Hoàng hậu cùng Rôdencran và Ghinđơnxtơn ra 

VUA - Trong những tiếng thở dài, tiếng thổn thức não nề ấy, nhất 
định phải có chuyện gì, Hậu cần lý giải cho ra. Chủng ta phải 
hiểu rồ. Con trai Hậu đâu? 

HẬU (nói với Rôdencran và Ghinđơnxtơn ) - Hai khanh hãy dể ta 
cùng Chúa thượng ở đây nói chuyện một lát. 

Rodencran và Ghinđơnxtơn vào 

Ôi! Bệ hạ thân yêu của thiếp, cái cảnh tượng thiếp vừa được 
mục kích đêm nay! 

VUA - Sao, Giectrut ái khanh? Hamlet ra sao? 

HẬU - Cuồng nộ như sóng biển và gió bão đang cùng nhau vật lộn 
để tranh hùng trong một cơn điên loạn, thấy sau bức rèm có 
vật gì lay động, y tuốt thanh trường kiếm, thét lớn: “Một con 
chuột! Một con chuột!”, rồi trong sự tưởng tượng thác loạn ấy, y 
đã đâm chết ông già nhân hậu đứng khuất bên trong. 

VUA - Ôi, hành động khủng khiếp! Ví như Trẫm đứng đó ắt cũng chịu 
số phận ấy thôi. Cồn được buông lỏng, y còn là mối đe dọa cho tất 
cả, cho chính bản thân Hậu, cho Trẫm đây, cho mọi người, ôi, ta 
biết ăn nói ra sao về cái hành động đẫm máu ấy? Tội này, rồi 
thiên hạ lại đổ lên đầu chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải biết lo xa 
mà giữ riệt, kiềm chế, buộc cái thằng trẻ điên cuồng ấy ở một nơi 
xa lánh. Nhưng chúng ta đã quá yêu thương y, không biết xử sự 
thế nào, thật như một kẻ mang ác bệnh trong mình muốn giấu 
giếm mà đành để cho hủy mòn cuộc sống. Y đi đâu rồi? 



HAMLET 


243 


HAMLET - Con phải sang Anh Cát Lợi, mẹ biết chứ? 

HẬƯ - Chao! Mẹ quên đi mất, việc đó đã được quyết định rồi. 

HAMLET - Thư đã niêm phong, hai tên bạn đồng học của con, 
những đứa mà con tin như tin loài rắn độc nhe nanh phun nọc, 
đã mang chiếu chỉ đi dọn đường để đưa con đến nơi gian hiểm. 
Cứ để cho chúng hành động! Cho chúng khai pháo đi. Âu cũng 
là một trò chơi thú vị, để cho những kẻ đốt pháo lại bị thương 
vì chính pháo của chúng. Khó khăn, gì mà không đào đất chôn 
sâu thêm địa lôi của chúng cho khi nổ tung nó sẽ đưa chúng 
lên cung trăng. 0, hay ho thật, trên cùng một ngả đường mà 
kẻ cắp bà già gặp nhau (1) . (Trỏ vào xác Pôlôniut ) Chính tên 
này đã buộc con phải cuốn gói lên đường. Con sẽ lôi cái xác nó 
sang phòng bên. Xin mẹ đi nghỉ thôi. (Nhìn xác Pôlôniut) Lão 
thái sư này, lúc sinh thời ngu xuẩn lắm lời, mà bây giờ thì sao 
mà trầm mặc, kín đáo, nghiêm trang thế. Nào, thưa ngài, xin 
mời ngài đi cho xong việc với ngài. Chúc mẹ ngủ ngon. 

Hamlet vào , lôi theo xác Pôlôniut 


(1) Nguyên văn: “Trên cùng một con đường hai kẻ láu gặp nhau”. 



Hồi BỐN 


CẢNH I 

Một gian phòng trong lâu đài 


Vua, Hoàng hậu cùng Rôdencran và Ghinđơnxtơn ra 

VUA - Trong những tiếng thở dài, tiếng thổn thức não nề ấy, nhất 
định phải có chuyện gì, Hậu cần lý giải cho ra. Chúng ta phải 
hiểu rõ. Con trai Hậu đâu? 

HẬU (nói với Rôdencran ưà Ghinđơnxtơn) - Hai khanh hãy để ta 
cùng Chúa thượng ở đây nói chuyện một lát. 

Rodencran và Ghinđơnxtơn ưào 

Ôi! Bệ hạ thân yêu của thiếp, cái cảnh tượng thiếp vừa được 
mục kích đêm nay! 

VUA - Sao, Giectrut ái khanh? Hamlet ra sao? 

HẬU - Cuồng nộ như sóng biển và gió bão đang cùng nhau vật lộn 
để tranh hùng trong một cơn điên loạn, thấy sau bức rèm có 
vật gì lay động, y tuô't thanh trường kiếm, thét lớn: “Một con 
chuột! Một con chuột!”, rồi trong sự tưởng tượng thác loạn ấy, y 
đã đâm chết ông già nhân hậu đứng khuất bên trong. 

VUA - Ôi, hành động khủng khiếp! Ví như Trẫm đứng đó ắt cũng chịu 
số phận ấy thôi. Còn được buông lỏng, y còn là mối đe dọa cho tất 
cả, cho chính bản thân Hậu, cho Trẫm đây, cho mọi người. Ôi, ta 
biết ăn nói ra sao về cái hành động đẫm máu ấy? Tội này, rồi 
thiên hạ lại đổ lên đầu chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải biết lo xa 
mà giữ riệt, kiềm chế, buộc cái thằng trẻ điên cuồng ấy ở một nơi 
xa lánh. Nhưng chúng ta đã quá yêu thương y, không biết xử sự 
thế nào, thật như một kẻ mang ác bệnh trong mình muốn giấu 
giếm mà đành để cho hủy mòn cuộc sống. Y đi đâu rồi? 



246 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Tiếng gì vậy? Ai gọi Hamlet đây? A bọn chúng kia rồi. 

Rôdencran và Ghinđơnxtơn cùng với những người khác ra 

RÔDENCRAN - Điện hạ đã đem cái tử thi ấy làm gì rồi? 

HAMLET - Trả nó về cát bụi, nơi nó đã sinh ra. 

RÔDENCRAN - Điện hạ hãy nói để ở đâu cho chúng tôi đến lấy để 
khiêng tới giáo đường. 

HAMLET - Chớ có tin như vậy nhé. 

RÔDENCRAN - Tin gì cơ? 

HAMLET - Rằng, ta có thể giữ điều bí mật của các người, chứ không 
phải của chính ta. Mà hoàng tử con một ông vua bị cái hạng 
bọt bèo căn vặn thì phải trả lời như thế nào đây? 

RÔDENCRAN - Điện hạ coi tôi là hạng bọt bèo ư? 

HAMLET - Đúng đấy thưa ngài, đúng là bọt bèo thấm đẫm ân 
huệ, bổng lộc, quyền hành của vua. Nhưng nói cho cùng, lũ 
quan lại ấy có cúc cung tận tụy mà phò vua, thì ngài cũng 
chỉ như một con khỉ, giữ họ ở góc hàm, thoạt đầu còn ngậm, 
sau rồi nuốt; mỗi khi cần lấy những gì mà họ đã nhặt nhanh 
thu vét được, vua chỉ cần vắt một cái, thì bọt bèo ơi, mi lại 
xác khô! 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, tôi không hiểu người định nói gì? 

HAMLET - Một câu nói quái ác nằm chết trong tai kẻ đần ngu. 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, xin nói cho chúng tôi hay, cái tử thi 
ấy Người để ở đâu, và xin mời Điện hạ cùng chúng tôi tới bệ 
kiến Chúa thượng. 

HAMLET - Tử thi cùng ở với Chúa thượng đấy, nhưng Chúa thượng 
lại không cùng ở với tử thi. Chúa thượng là một đồ... 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, là một đồ? 

HAMLET - Đồ vô dụng. Hãy đưa ta tới gặp ông ấy. Cáo ơi, trốn đi, 
thiên hạ đang đuổi bắt mày đấy (1) . 

Vào cả 


(1) Một câu báo hiệu trong trò chơi ú tim của trẻ em. 



HAMLET 


245 


HẬU - Đi lôi cái thi thể chính tay y giết ra một nơi. Trên thi thể 
ấy, sự điên dại của y như một mảnh kim khí sáng ngời trong 
đống quặng nhơ bẩn, vẫn tỏ ra ngây thơ trong trắng: Y đã 
khóc vì hành động của mình. 

VUA - Ôi, Giectrut, ta đi thôi! Chiều nay trước khi mặt trời chấm 
ngang đỉnh núi, ta sẽ cho y xuống thuyền đi khỏi chốn này. 
Còn như cái hành động nhơ nhuốc ấy ta phải hết sức khéo 
léo và dùng uy quyền để bao che và cáo lỗi cùng thiên hạ. 
Này, Ghinđơnxtơn! 

Rôdencran và Ghinđơnxtơn lại ra 

Hai khanh ạ, hãy khá lấy thêm người giúp sức. Hamlet 
trong cơn điên cuồng đã sát hại Pôlôniut Tướng công rồi. Thi 
thể của người, y đã kéo ra khỏi buồng của Hoàng hậu. Hai 
khanh hãy tìm y cho bằng được. Hai khanh cứ nói thẳng và 
đem thi thể của Pôlôniut tướng công tới giáo đường. Ta mong 
các khanh làm mau lên cho. 

Rôdencran và Ghinđơnxtơn vào 

Nào, Giectrut, ta hãy triệu tập những người thân cận mưu 
trí nhất, nói cho họ hay việc không may đã xảy ra và ý định 
của chúng ta, ngõ hầu để cho những lời xì xào bàn tán lan 
truyền khắp thế gian, dù có như súng thần công nhằm thẳng 
mục tiêu mà bắn đạn độc, cũng không thể trúng ta mà chỉ 
trúng khoảng không gian bất khả tổn thương... Ôi, ta đi thôi. 
Tâm hồn ta rối loạn, hoang mang sợ hãi vô cùng. 

Vào 


CẢNH II 

Một gian phòng khác trong lâu đài 


Hamlet ra 

HAMLET - Xếp như thế là chắc. 

RÔDENCRAN, GHINĐƠNXTƠN {từ bên trong ) - Hamlet! Hamlet Điện hạ! 



246 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Tiếng gì vậy? Ai gọi Hamlet đây? A bọn chúng kia rồi. 

Rôdencran và Ghinđơnxtơn cùng với những người khác ra 

RỒDENCRAN - Điện hạ đã đem cái tử thi ấy làm gì rồi? 

HAMLET - Trả nó về cát bụi, nơi nó đã sinh ra. 

RỒDENCRAN - Điện hạ hãy nói để ở đâu cho chúng tôi đến lấy để 
khiêng tới giáo đường. 

HAMLET - Chớ CÓ tin như vậy nhé. 

RÔDENCRAN - Tin gì cơ? 

HAMLET - Rằng, ta có thể giữ điều bí mật của các người, chứ không 
phải của chính ta. Mà hoàng tử con một ông vua bị cái hạng 
bọt bèo căn vặn thì phải trả lời như thế nào đây? 

RÔDENCRAN - Điện hạ coi tôi là hạng bọt bèo ư? 

HAMLET - Đúng đấy thưa ngài, đúng là bọt bèo thấm đẫm ân 
huệ, bổng lộc, quyền hành của vua. Nhưng nói cho cùng, lũ 
quan lại ấy có cúc cung tận tụy mà phò vua, thì ngài cũng 
chỉ như một con khỉ, giữ họ ở góc hàm, thoạt đầu còn ngậm, 
sau rồi nuốt; mỗi khi cần lấy những gì mà họ đã nhặt nhanh 
thu vét được, vua chỉ cần vắt một cái, thì bọt bèo ơi, mi lại 
xác khô! 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, tôi không hiểu người định nói gì? 

HAMLET - Một câu nói quái ác nằm chết trong tai kẻ đần ngu. 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, xin nói cho chúng tôi hay, cái tử thi 
ấy Người để ở đâu, và xin mời Điện hạ cùng chúng tôi tới bệ 
kiến Chúa thượng. 

HAMLET - Tử thi cùng ở với Chúa thượng đấy, nhưng Chúa thượng 
lại không cùng ở với tử thi. Chúa thượng là một đồ... 

GHINĐƠNXTƠN - Thưa Điện hạ, là một đồ? 

HAMLET - ĐỒ vô dụng. Hãy đưa ta tới gặp ông ấy. Cáo ơi, trốn đi, 
thiên hạ đang đuổi bắt mày đấy (1) . 

Vào cả 


(1) Một câu báo hiệu trong trò chơi ú tim của trẻ em. 



HAMLET 


247 


CẢNH III 

Một gian phòng khác trong lâu đài 


Vua cùng các hầu cận ra 

VUA - Trẫm đã sai người đi triệu thái tử và tìm cái tử thi. Để cho 
con người ấy tự do thật là nguy hiểm lắm thay! Nhưng lại 
không thể dùng luật pháp để nghiêm trị y được! Bọn dân ngu 
đần kia tin yêu y lắm, mà lại chỉ tin yêu qua đôi mắt không có 
sự suy xét cho tường tận. Chúng chỉ để ý đến việc trừng phạt 
kẻ có tội như thế nào, chứ không nhìn đến tội trạng. Muốn mọi 
sự êm thấm, việc đưa y đi bất thình lình như thế này phải làm 
ra vẻ đã được thu xếp chu đáo từ lâu. Bệnh đã đến lúc tuyệt 
vọng thì phải dùng đến những phương thuốc tuyệt vọng mới trị 
nổi, nếu không cũng hỏng. 

Rôdencran ra 

Thế nào, có chuyện gì mới không? 

RÔDENCRAN - Tâu Bệ hạ, tử thi giấu ở đâu, thái tử nhất định 
không cho biết. 

VUA - Thế thái tử đâu? 

RÔDENCRAN - Tâu Bệ hạ, ở ngoài kia, đang bị canh giữ, chờ lệnh 
Bệ hạ. 

VUA - Dẫn y vào. 

RÔDENCRAN - Này Ghinđơnxtơn, dẫn thái tử vào đây. 

Hamlet và Ghinđơnxtơn ra 

VUA - Thế nào Hamlet, Pôlôniut Tướng công đâu? 

HAMLET - Đang ăn bữa tối. 

VUA - Ăn bữa tối? Ở đâu? 

HAMLET - Không phải ở nơi hắn ăn đâu, mà ở nơi hắn đang bị ăn 
kia. Một bầy dòi bọ chính khách đang đục khoét hắn. về cái 
khoa ăn này, chỉ có dòi bọ mới thực là đế vương, chúng ta nuôi 
béo gia súc để ăn cho béo, ăn cho béo chỉ để làm mồi cho ròi 
bọ; ông vua béo với anh hành khất gầy chỉ là hai món ăn khác 
nhau trên cùng một bàn tiệc, có thế thôi! 



248 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


VUA - Chao ôi! Chao ôi! 

HAMLET - Một gã lấy con bọ đã xơi thịt vua làm mồi câu cá, rồi lại 
ăn thịt con cá đã xơi mồi bọ. 

VUA - Nhà ngươi nói thế có nghĩa gì? 

HAMLET - Có nghĩa gì đâu, chẳng qua cũng chỉ muốn nói để ngài 
hay, một ông vua đã ngự giá chu du như thế nào trong bao tử 
của một anh hành khất. 

VUA - Pôlôniut đâu? 

HAMLET - ở thiên đường ấy, cho người lên đó mà tìm. Nếu sứ giả 
của ngài chẳng tìm thấy y trên đó thì ngài hãy đích thân tìm y 
ở chỗ khác. Nhưng xin nói thực, nếu nội trong tháng này mà 
không tìm thấy y, ngài sẽ ngửi thấy mỗi khi lên cầu thang 
bước vào long thất. 

VUA ( nói với hầu cận ) - Tới ngay đó tìm Tướng công. 

HAMLET - Ông ấy đang chờ bọn ngươi đến đấy. 

Bọn hầu cận vào 

VUA - Elamlet, Trẫm lo lắng cho sự an toàn của bản thân con, 
cũng như rất buồn về việc làm vừa rồi của con; hành động 
ấy buộc con phải rời khỏi chốn này đi ngay tức khắc. Con 
khá sửa soạn đi, thuyền đã sẵn, gió đã thuận, bạn đồng 
hành đang chờ đợi, mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc hành trình 
sang Anh Cát Lợi. 

HAMLET - Sang Anh Cát Lợi? 

VUA - Phải, Hamlet ạ. 

HAMLET - Tốt lắm. 

VUA - Tốt thật đấy, nếu con rõ được ý của ta. 

HAMLET - Tôi biết một vị thiên thần thấy rõ được ý ấy. Nào thì đi; 
sang Anh Cát Lợi! Xin vĩnh biệt mẹ thân yêu. 

VUA - Cha yêu quý của con, Hamlet ạ. 

HAMLET - Mẹ tôi! Cha với mẹ là vợ và chồng; vợ chồng là cùng 
chung xác thịt; thế đấy mẹ ạ. Đi nào, sang Anh Cát Lợi. 

VUA (nói với Rôdencran và Ghinđơnxtơn) - Theo y sát gót, giục y 
xuống thuyền cho nhanh, không được chậm trễ. Ta muốn y 
phải đi khỏi đất này đêm nay. Đi ngay! Mọi sự liên quan tới 



HAMLET 


249 


việc này đều đã thu xếp đâu vào đấy. Mong các khanh hãy 
đi mau. 

Rôdencran và Ghinđơnxtơn vào 

Hỡi Anh Cát Lợi, nếu ngươi quan tâm đến lòng chiếu cố 
của ta, uy lực lẫy lừng của ta, khuyên ngươi nên sáng suốt; 
gươm Đan Mạch đã từng để lại trên mình ngươi vết thương 
còn tươi máu; ngươi đã kinh sợ mà tỏ lòng thần phục ta thì 
ngươi không thể thờ ơ coi thường lệnh của Đại vương. Chiếu 
chỉ của ta đã dặn dò cặn kẽ; phải hạ thủ ngay Hamlet. Anh 
Cát Lợi, hãy thi hành lệnh dó, vì như cơn sốt y làm máu ta 
sôi lên, ngươi phải chữa cho ta khỏi. Dù sao chăng nữa, chừng 
nào ta chưa được tin việc đó đã làm xong, lòng ta còn chưa 
thể nào biết được niềm vui. 

Vào 


CẢNH IV 

Một cánh đồng Đan Mạch 


Fortinbrat, một viên đại úy và binh lính 
trống giong cờ mở đi ra 

FORTINBRAT - Tướng công khá chuyển lời chào mừng của ta tới đức 
vua Đan Mạch. Hãy thưa lại, dược Người cho phép, Fortinbrat 
này đã mượn đường hành quân qua vương quốc của người. 
Tướng quân đã rõ nơi ta hẹn gặp. Nếu đức vua muôn cùng ta 
đàm đạo, ta sẽ đích thân tới bệ kiến để tỏ lòng tôn kính. Khá 
tâu trình cho rõ điều đó. 

ĐẠI ÚY - Thưa Điện hạ, xin tuân lệnh. 

FORTINBRAT (nói với binh lính ) - Hãy từ từ tiến lên. 

Fortinbrat và binh lính vào trừ viên đại úy. 

Hamlet, Rôdencran, Ghinđơnxtơn và những người khác ra 

HAMLET - Chào ngài, chẳng hay quân lính này của ai vậy? 



250 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐẠI ÚY - Thưa ngài, của nước Na Uy. 

HAMLET - Nhằm mục đích gì đó, thưa ngài? 

ĐẠI ÚY - Nhằm tiến đánh một miền nào đó trên đất nước Ba Lan. 

HAMLET - Ai là người chỉ huy họ, thưa ngài? 

ĐẠI ÚY - Hoàng tử Fortinbrat, điệt nam lão vương Na Uy. 

HAMLET - Thưa ngài, nhằm thẳng trung tâm của Ba Lan hay chỉ 
đến một biên thùy nào dó? 

ĐẠI ÚY - Thành thực mà nói với ngài, không thêm không bớt, 
chúng tôi đi xâm chiếm một mảnh đất đai, chỉ có danh mà 
chẳng lợi lộc gì. Đất ấy giá chỉ phải trả năm đồng, năm đồng 
thôi, tôi cũng chẳng thèm thuê, mà ngay có đem bán đứt đi 
nữa thì nó cũng chẳng đem lại cho Na Uy hay Ba Lan được giá 
đắt hơn. 

HAMLET - Sao, nếu thế thì người Ba Lan sẽ chẳng bao giờ bảo vệ 
nó làm gì? 

ĐẠI ÚY - Có chứ, họ cũng chuẩn bị canh phòng. 

HAMLET - Hai ngàn sinh mệnh và hai vạn đồng đu ca cũng chẳng 
dủ để thanh toán xong cái rơm rác ấy. Đây là cái ung nhọt quá 
căng đầy của cải và thái bình, nó vỡ mủ bên trong chẳng lộ ra 
ngoài, nên khó biết tại sao con người lại chết. Xin kính cẩn 
cảm tạ ngài. 

ĐẠI ÚY - Xin Chúa phù hộ cho ngài. 

Vào 

RÔDENCRAN - Thưa Điện hạ, người vui lòng đi thôi chứ? 

HAMLET - Người cứ đi trước, ta theo kịp ngay mà. 

Vào cả, trừ Hamlet 

Sao mà mọi sự việc đều nhằm chống lại ta, thúc giục chí 
phục thù đã nhụt của ta! Con người còn ra gì, nếu đem tất cả 
phần tinh túy và giá trị đời mình vào việc ăn, việc ngủ? Chỉ 
là con vật, không hơn. Thật thế! ông Tạo phú cho ta trí suy 
xét mẫn tiệp biết lường trước tính sau, phải đâu là để cho cái 
năng khiếu ấy, cái lý trí thần thánh ấy bị hoen gỉ trong tâm 
óc, chẳng được dùng tới. Phải chăng ta lãng quên đi như súc 
vật hay chính là lo ngại hèn nhát, mà cứ quẩn quanh suy hơn 
xét thiệt, tính toán chi ly kết quả của việc làm? Ý nghĩ ấy, 



HAMLET 


251 


đem chia tư chỉ được một phần khôn ngoan, còn ba phần hèn 
nhát. Chính ta cũng chẳng hiểu nổi tại sao ta còn sống để 
mà nói. “Việc này ta phải làm”, trong khi ta có đủ lý lẽ, đủ 
chí khí, đủ sức mạnh, đủ phương tiện để hành động. Bao tấm 
gương rõ ràng, sờ sờ như trái đất, khích lệ ta. Hãy trông đạo 
quân kia, đông là thế, trang bị tcín kém là thế, mà chỉ có 
một chàng hoàng tử đa cảm, yếu mềm thống lĩnh. Tâm hồn 
tràn ngập tham vọng cao xa, y nhạo cười tương lai thần bí, 
đem cái có thể chết, cái mong manh bất trắc, đương đầu với 
cả số mệnh, tử thần và hiểm nguy, chỉ để đổi lấy một cái vỏ 
trứng tầm thường. Thật sự vĩ đại thì chẳng cần phải đợi có 
lý do vĩ đại mới hành động, nhưng chính khi danh dự bị xúc 
phạm thì chỉ cần một việc như cái rơm cái rác cũng ra tay. 
Ta có thể chịu đựng được nỗi cha bị sát hại, mẹ bị ô nhục, lý 
trí ta, máu ta sôi sục mà đành để mọi việc ngủ lãng đi sao? 
Ta hổ thẹn thấy hai vạn sinh linh sắp lao vào cõi chết, chỉ vì 
một ảo tưởng, một trò đùa của danh vọng, dấn thân xuống 
nấm mồ như đi vào giường ngủ, chiến đấu chỉ vì một mảnh 
đất quá nhỏ bé, chẳng cần phải mang một số đông quân sĩ 
như thế để xâm chiếm nơi chẳng đủ mồ đắp điếm cho những 
kẻ trận vong. 

Ôi! Từ giờ phút này, ý nghĩ ta phải đẫm máu, nếu không sẽ 
chẳng có giá trị gì! 


CẢNH V 

Enxơnơ. Một gian phòng trong lâu đài 

Hoàng hậu, Hôraxiô và một thị thần ra 
HẬU - Ta không muổn tiếp nàng đâu. 

THỊ THẦN - Nàng cứ khăng khăng đòi gặp Lệnh bà. Tâm trí nàng 
thực rối loạn, tình cảnh rất đáng thương. 

HẬU - Nàng muốn gì? 



252 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


THỊ THẦN - Nàng nhắc nhiều tới phu nhân, nói rằng nàng nghe 
thấy có nhiều chuyện lọc lừa trên thế gian này, vừa thở dài 
vừa đấm ngực, chuyện không đâu cũng dễ dàng cáu bẳn, lời nói 
thì hồ đồ nửa nọ nửa kia, hoàn toàn vô nghĩa. Vô nghĩa thật, 
nhưng cũng làm cho người nghe phải mủi lòng, suy nghĩ, chắp 
nối những lời ấy theo những điều họ nghĩ mà tìm ra một ý 
nghĩa. Cứ nhìn từng cử chỉ của nàng, lúc nháy mắt, lúc gật 
dầu, thiên hạ tuy chưa biết chắc, nhưng cũng phải nghĩ tất có 
chuyện buồn gì đây. 

HÔRAXIÔ - Tốt hơn hết, xin Lệnh bà cứ cho nàng gặp, vì nàng có 
thể đem gieo rắc những điều ức đoán nguy hiểm trong bọn 
người tâm địa xấu xa. 

HẬU - Cho nàng vào. (Thị thần vào. Nói một mình). 

Tội lỗi vốn là như vậy, tâm hồn ta ốm yếu, việc không đâu 
cũng cho là triệu chứng của tai ương. Tội ác luôn luôn vụng về 
che giấu, càng sợ lệ lại càng đổ lệ. 

Thị thần lại ra cùng với Ôphêlia 

ÔPHÊLIA - Hoàng hậu kiều diễm của Đan Mạch dâu rồi? 

HẬU - Kìa Ôphêlia! 

ÔPHÊLIA (hát) - 

Hỏi xem bao kẻ dập dìu 
Biết ai là người chung thủy 
Đánh giá bằng chiếc mũ đội dầu, 

Cái gậy cầm tay hay đôi hài sảo? 

HẬU - Thương ôi! Tiểu thư hiền thục, lời ca kia ngụ ý gì? 

ÔPHÊLIA - Bà hỏi gì? Không. Xin cứ nghe tôi hát. 

Hát 

Nàng ơi, nàng ơi, người đã chết rồi, 

không còn trở lại 
Người đã chết rồi không trở lại 
Trên đầu một nấm cỏ xanh 
Dưới chân một đài bia đá 
Than ôi! Than ôi! 

HẬU - Thôi dừng hát nữa, kìa, Ôphêlia. 



HAMLET 


253 


ÔPHÊLIA - Xin bà cứ nghe thôi. 

Hát 

Vải liệm trắng như tuyết phủ đầu non 

Vua ra 

HẬU - Than ôi! Bệ hạ trông kìa. 

ÔPHÊLIA - 

Hoa thơm đẫm lệ giải đầy 
Hỏi sao chẳng tới bên mồ 
Cùng người nhất đời yêu mến... 

VUA - Tiểu thhư có được mạnh không? 

ÔPHÊLIA - Mạnh như thường. Thượng đế ban phước lành cho Chúa 
thượng. Thiên hạ nói loài cú vốn là con gái kẻ làm bánh bị hóa 
kiếp. Chúa thượng ơi, chúng ta biết chúng ta hiện tại, nhưng 
biết thế nào được tương lai sẽ ra sao. Cầu Thượng đế luôn ở 
bên bàn ăn của Chúa thượng. 

VUA - Nàng đương nghĩ tới cha dấy. 

ÔPHÊLIA - Thôi xin ngài, đừng nói tới chuyện ấy nữa. Nhưng khi 
nào thiên hạ có hỏi thì cứ trả lời như thế này: 

Mai là ngày hội thánh Valăngtin 

Em dậy từ sớm tinh mơ 

Em, người trinh nữ, đến bên cửa phòng anh 

Nguyện làm người yêu trọn kiếp chung tình. 

* 


* * 

Chàng trở dậy mặc thêm quần áo 
Mở cửa phòng rước đón nàng vào 
Lúc bước vào còn là trinh nữ 
Khi trở ra trinh tiết mất rồi. 

VUA - Ôphêlia kiều diễm! 

ÔPHÊLIA - Chà, thề thốt chi cho nặng lời! Hãy nghe ta hát tiếp: 
“Viện cả thần nọ thánh kia ra mà thề thốt 



254 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Chẳng là vô sỉ lắm ru! 

Gặp dịp bở, gã nào chịu tha 
Toàn phường xỏ lá 
Cô nàng than thở: 

Trước khi dở trò lần khân 

Mồm leo lẻo một hai kết ngãi 

Chàng trả lời: Có trời cao kia chứng giám, 

Thì kết ngãi chứ sao! 

Nếu cô không tự mang thân vào giường tôi trước. 

VUA - Nàng trái nết thế này đã bao lâu? 

ÔPHÊLIA - Ta mong mọi việc sẽ được tốt lành. Phải kiên nhẫn mới 
được. Nhưng ta không sao cầm được nước mắt, khi nghĩ họ sẽ 
đem Người vùi sâu xuống ba tấc đất lạnh lẽo. Anh ta tất rồi sẽ 
biết; vì thế ta phải cảm ơn lời khuyên tốt bụng của các ngươi. 
Lại đây ngay, xe ngựa của ta! Thôi cáo biệt các Lệnh bà! Cáo 
biệt các công nương, xin cáo biệt, cáo biệt! (Nàng vào). 

VUA - Đi theo ngay nàng. Ta mong khanh để ý trông nom nàng 
cẩn thận. 

Hôraxiô vào 

Than ôi! Sầu đau đã đầu độc cơ thể nàng. Duyên do chỉ 
vì cái chết của cha nàng đây. Ôi, Giectrut, Giectrut ái 
khanh! sầu đau khi đến thì không đến như những tên do 
thám riêng lẻ mà kéo tới cả binh đoàn. Đầu tiên cha nàng 
bị sát hại, rồi con Hậu ra đi (y là kẻ hung bạo đã gây nên 
sự đầy ải của chính y). Đôi với cái chết của hiền thân 
Pôlôniut, đám dân ngu đã nặng môì nghi ngờ và xì xào ban 
tán, ấy thế mà chúng ta lại vội vàng giấu giếm và đem 
chôn ông ta đi. ôphêlia đáng thương đã mất trí phán đoán 
sáng suốt mà khi đã không còn nổ thì chúng ta chỉ như 
những bức tranh, những con vật mà thôi. Lại nữa, điều làm 
ta không an lòng chút nào là anh nàng đã bí mật từ Pháp 
trở về. Y mang nặng môi nghi ngờ, sô'ng trong cảnh mây 
mù bao phủ, chẳng thiếu gì ruồi nhặng vo ve vào tai y 
những lời thị phi độc địa về cái chết của cha y. Không còn 
biết tin vào đâu nữa, thiên hạ nhất định sẽ buộc tội chúng 



HAMLET 


255 


ta, rỉ tai nhau đồn đại khắp nơi. Ôi, Giectrut ái khanh ơi, 
câu chuyện này như một khẩu pháo sát nhân, bắn vào 
người ta trăm nghìn phát đạn, không cần nhiều đến thế ta 
cũng đủ chết rồi. 

Tiếng ầm ầm bèn trong 

HẬU - Kìa tiếng gì thế? 

VUA - Bọn vệ binh của ta đâu? Mau ra trấn cửa. 

Một thị thần ra 

Có chuyện gì vậy? 

THỊ THẨN - Xin Bệ hạ mau ẩn mình. Đại dương trào sóng vượt bờ 
tràn ngập cánh đồng mênh mông cũng không thể hung dữ 
bằng chàng trẻ tuổi Laơctơ dẫn dầu một bọn nổi loạn và đã gạt 
bằng cả bầy tướng sĩ của Bệ hạ. Bọn côn đồ tôn y làm Chúa 
thượng! Chúng làm như thế là quay lại cái thời khai thiên lập 
địa, quên hết mọi truyền thống nghìn xưa, bất chấp cả mọi tập 
tục là những cái bảo đảm, phê chuẩn và ủng hộ mỗi lời nói; 
chúng la hét: “Chúng ta chọn Laơctơ lên ngôi vua”. Rồi thì nào 
mũ, nào tay, nào miệng, tiếng hoan hô vang tận mây xanh: 
“Laơctơ lên ngôi vua, Laơctơ lên ngôi”. 

HẬU - Sao, lầm đường mà chúng vẫn còn rống lên vui vẻ thế được. 
Ôi! Lạc hướng rồi, đồ chó bất trung Đan Mạch. 

VUA - Cửa đã bị phá. 

Tiếng ầm ầm bèn trong, Laơctơ cầm gươm ra. 

Một bọn người Đan Mạch theo sau 

LAƠCTƠ - Tên vua ấy đâu? Các bạn hãy đứng cả bên ngoài. 

BỌN NGƯỜI ĐAN MẠCH - Không, để chúng tôi vào. 

LAƠCTƠ - Xin các bạn cứ mặc tôi. 

BỌN NGƯỜI ĐAN MẠCH - Xin vâng, xin vâng. 

Mọi người lui ra phía ngoài cửa 

LAƠCTƠ - Xin cảm ơn. Nhờ các bạn án ngữ ở cửa cho. ỗ, nhà ngươi, 
tên bạo chúa! Trả cha ta đây! 

HẬU - Hãy bình tĩnh lại, hiền khanh Laơctơ. 

LAƠCTƠ - Nếu trong cơ thể này còn một giọt máu nào bình tĩnh 
được, thì ắt nó sẽ tuyên bố ta chỉ là một đứa con hoang, bảo 



256 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cha ta chỉ là kẻ bị mọc sừng, và khắc sâu vết nhơ nhuốc “đồ 
đĩ”, ỏ nơi đây, giữa làn mi trinh bạch không vết bợn của người 
mẹ chung thủy của ta. 

VUA - Vì cớ gì mà khanh lại có thái độ phản nghịch ghê gớm thế? 
Cứ kệ hắn, Giectrut, đừng ngại gì cho ta cả. Đấng quân vương 
đã có thiên thần phù trợ, phản bội chỉ có thể nhòm nhỏ, quyết 
chẳng thể thi thô" được gì. Laơctơ, khá nói ta hay, có chuyện gì 
mà nhà ngươi lại bất bình như vậy? Kệ hắn, Giectrut. Nhà 
ngươi nói đi. 

LAƠCTƠ - Cha ta đâu? 

VUA - Chết rồi! 

HẬU - Nhưng không phải tại Chúa thượng đâu. 

VUA - Cứ để hắn hỏi cho hết lời. 

LAƠCTƠ - Cha ta đã chết như thế nào? Ta không để cho kẻ nào đùa 
giỡn được ta đâu. Trung quân à, đem mà vứt xuống địa ngục! 
Tuyên thệ à, trả cho quỷ sứ hắc ám tha đi! Lương tâm, ân huệ 
à, đem mà ném vào âm ti sâu thẳm! Ta dám thách mọi trừng 
phạt. Ý ta đã quyết. Muốn sao thì sao, sông thì sống, chết thì 
chết, ta coi thường; nhưng nhất định thù cha ta phải trả bằng 
được mới hả. 

VUA - Thì ai ngăn ngươi? 

LAƠCTƠ - Ý chí của ta, trên đời không có gì ngăn ta được. Còn cách 
ta làm ư, ta sẽ làm thế nào để phí ít lực mà vẫn đạt mục đích. 

VUA - Laơctơ hiền khanh, nếu khanh muốn biết rõ sự thật về cái 
chết của người cha thân yêu của khanh thì lẽ nào, trong ý phục 
thù, khanh lại hồ đồ vơ quàng cả nắm không phân biệt bạn, 
thù, kẻ được người thua (1) ? 

LAƠCTƠ - Không ai ngoài những kẻ thù của cha ta! 

VUA - Thế khanh có muốn biết họ là ai không? 

LAƠCTƠ - Đối với những người bạn tốt của cha ta, ta sẽ dang rộng 
cánh tay như thế này để đón chào; và ta sẵn lòng như chim bồ 
nông hiến thân mình, truyền máu cho bầu bạn. 


(1) Nguyên văn: Winner and ỉoser. Ý muôn nói: kẻ nào được lợi trong cái chết của 
cha khanh, và kẻ nào bị thiệt vì cái chết dó. 



HAMLET 


257 


VUA - Ồ, lúc này, khanh nói thật đúng như một người con chí hiếu, 
một trang quân tử chân chính. Đôi với cái chết của cha khanh, 
ta thật hoàn toàn vô tội và lòng ta vô cùng đau xót. Điều đó sẽ 
soi dọi vào trí suy xét của khanh như ánh nắng ban mai dọi 
vào mắt khanh vậy. 

BỌN NGƯỜI ĐAN MẠCH (Tiếng nói ồn ào bẽn trong ) - Cứ để cho tiểu 
thư vào. 

LAƠCTƠ - Cái gì thế? Có gì mà huyên náo thế? 

Ôphêlia ra 

Ôi, lửa giận, hãy phun khô trí não ta! Nước mắt bảy lần 
nhuốm mặn, hẩy hủy hoại mọi năng lực của thị giác ta. Thề có 
trời cao kia, cơn điên dại của em phải được trả thù sao cho đích 
đáng, đến tận khi nào cán cân nghiêng hẳn về ta. 

Ôi, bông hồng mùa xuân! Người trinh nữ thân yêu, người 
em gái thảo hiền, Ôphêlia dịu dàng! Trời ơi! Có lẽ nào trí khôn 
ngoan của một thanh nữ cũng bị hủy diệt như cuộc đời của một 
lão nhân ư? Tình yêu làm cho con người thanh cao và người 
thanh cao thường gửi gắm cái gì quý báu nhất của mình cho 
người yêu thương đã khuất. 

ÔPHÊLIA (hát) - 

Họ mang người đi trong quan tài, mặt để lộ trần 

0 hô, ní nô - hô, ní nô 

Nước mắt như mưa nhỏ xuống mộ người 

Thôi vĩnh biệt, người thân yêu ơi! 

LAƠCTƠ - Phải chi em không phát điên và phải chi em thúc giục 
anh trả thù, thì đâu nên nỗi anh phải xúc động đến thế này! 

ỒPHÊLIA (hát) - 

Hãy cất lời ca trầm trầm, trầm trầm, 

Khóc người đi, khi đưa xuống huyệt 
Bánh xe quay hòa theo điệu nhịp! 

Chính kẻ tôi tớ bất nghĩa cuỗm đi con gái 

của ông chủ rồi! 

LAƠCTƠ - Lời nói vô nghĩa, thế mà sâu sắc. 

ÔPHÊLIA - Đây hoa mê diệt, để mà ghi nhớ. Người yêu ơi, xin nhớ 
tới nhau. Đây hoa tưởng niệm để cho lòng tưởng niệm. 


17 - SECHXPIA 



258 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LAƠCTƠ - Thực là một lời khôn thốt lên trong cơn điên dại; đúng là 
hoa để tưởng niệm và ghi nhớ. 

ÔPHÊLIA - Đây hoa hồi hương, đây hoa lâu đẩu! Đây hoa vân hương 
tặng anh, còn vài bông này để dành cho em! Người ta gọi hoa 
này là cỏ thánh trong ngày chúa nhật đấy. 0, anh phải đính 
bông hoa hồi hương sao cho khác người chứ. Đây bông bạch 
cúc; đáng lý em tặng anh vài bông hoa tím, nhưng chúng đã 
héo tàn khi cha em nhắm mắt. Người ta nói cha em chết đi 
thanh thản. Vì chàng Rôbin xinh đẹp hiền hòa là cả niềm vui 
của đời em. 

LAƠCTƠ - Âu sầu, thống khổ, bi ai, ngay cả đến địa ngục nữa, em ta 
cũng biến thành những cái đẹp đáng yêu, đáng mến. 

ÔPHÊLIA (hát) - 

Lẽ nào người không trở lại? 

Lẽ nào người không trở lại? 

Không, không, người đã chết rồi, 

Muốn tìm, xuống mồ nhà ngươi; 

Không bao giờ người còn trở lại! 

Râu người trắng như tuyết 
Tóc người bạc như bông 
Người khuất rồi biệt tăm 
Than vãn chỉ hoài công. 

Cầu Chúa phù hộ cho linh hồn người! Và tất cả những linh 
hồn con chiên của Chúa. Thôi vĩnh biệt. 

Vào 

LAƠCTƠ - Trời ơi, trời có thấu cảnh này chăng? 

VUA - Laơctơ, ta phải được chia sẻ nỗi đau khổ của khanh; khanh 
đừng từ chối không cho ta cái quyền đó (1) . Khanh hãy cứ thử 
tìm những người bạn thông thái nhất để cho họ làm trung gian 
mà phán xử giữa khanh và ta. Nếu ta đã nhúng tay trực tiếp 


(1) Nguyên văn: Or you deny me right. Chúng tôi dịch câu này theo như bản tiếng 
Nga của Môrôzôp. 

Tuy nhiên cũng có thể hiểu or là “nếu không” và câu sẽ dịch là: nếu không tức 
là khanh đã từ chối không cho ta có quyền đó. 



HAMLET 


259 


hay gián tiếp vào tội ác, thì vương quốc này, vương miện này, 
cả sinh mệnh ta, tất cả những gi ta có, ta sẽ trả đền khanh. 
Nhưng nếu ta vô tội, thì khanh hãy khá kiên trì, cùng ta chung 
công góp sức để tìm cho ra sự thật. 

LAƠCTƠ - Hãy cho là như thế. Nhưng cái chết ám muội của cha ta, 
chôn cất vụng trộm, không quốc huy, không kiếm báu, không 
huy chương trên thi thể, lễ nghi quý tộc chẳng có, hình thức 
hoa lệ cũng không, tiếng ca thán vang thấu trời thấu đất, 
khiến ta không thể không đặt vấn đề. 

VUA - Vấn đề rồi sẽ rõ. Tội ác ở đâu, búa rìu sẽ giáng xuống đấy, 
khanh hãy theo ta. 

Vào cả 


CẢNH VI 

Một gian phòng khác trong lâu đài 


Hôraxiô và một gia nhân ra 

HÔRAXIÔ - Những người muốn nói chuyện với ta là những người 
như thế nào? 

GIA NHÂN - Thưa công tử, mấy người thủy thủ. Họ nói có thư riêng 
trình công tử. 

HÔRAXIÔ - Cho họ vào. 

Gia nhẫn vào 

Ta không rồ còn nhận được thư của ai và từ đâu gửi tới, nếu 
không phải là của thái tử Hamlet. 

Mấy người thủy thủ ra 

NGƯỜI THÚ I - Cầu Chúa ban phước cho công tử. 

HỒRAXIÔ - Chúa cũng ban phước cho ngươi. 

NGƯỜI THỨ I - Nếu Chúa thương thì tôi cũng được phúc. Có thư trình 
công tử. Thư của sứ thần trên đường đi Anh Cát Lợi gủi về. Phải 
chăng quý danh công tử đúng là Hôraxiô như người ta đã bảo tôi? 



260 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HÔRAXIÔ (đọc thư) - 

Hôraxiô, khi đọc xong thư, nhờ bạn tìm cách đưa những 
người này vào gặp nhà vua; họ có thư trình ông ta. Cuộc hành 
trình của chúng tôi trên mặt biển chưa hết ngày thứ hai thì bị 
một thuyền của bọn cướp trang bị đầy đủ rượt theo. Vì thấy 
buồm không đủ gió, nên buộc lòng chúng tôi phải can đảm 
chống cự. Trong lúc giáp chiến tôi nhảy sang thuyền chúng. 
Chúng thả ngay thuyền của chúng tôi ra; thế là chỉ có mình 
tôi bị cầm tù. Chúng đối xử với tôi như một bọn kể cướp có 
lương tâm, nhưng chúng hiểu biết công việc chúng làm. Tôi 
củng phải đền trả lại cho xứng đáng. Bạn gắng thu xếp sao 
cho nhà vua nhận được những bức thư tôi gửi, và cố kịp thời 
đến gặp tôi ngay, nhanh như chạy trốn tử thần. Tôi có những 
lời muốn nói riêng với bạn, khiến bạn sẽ phải ngạc nhiên 
chết lặng và dù có như thế nữa thì so với sự việc cũng vẫn 
còn là quá nhẹ. Những người bạn tốt này sẽ dẫn bạn đến chỗ 
tôi. Rôdencran và Ghinđơnxtơn vẫn tiếp tục cuộc hành trình 
sang Anh Cát Lợi. Tôi có nhiều điều muốn nói với bạn về hai 
tên này. Tạm biệt. 

Người mà bạn biết lúc nào cũng là người thân của bạn: 

HAMLET”. 

Nào, tôi sẽ đưa các bạn đến trình thư; càng nhanh càng tốt 
để các bạn còn có thể dẫn ngay tôi lên đường tới người đã nhờ 
các bạn mang thư đến cho tôi. 

Vào cả 


CẢNH VII 

Một phòng khác trong lâu đài 


Vua và Laơctơ ra 

VUA - Bây giờ ắt khanh đã rõ là ta vô tội, thế thì hãy khá ghi sâu 
vào tâm khảm rằng ta là bạn của khanh. Khanh nghe rõ và đã 



HAMLET 


261 


suy xét, kẻ giết người cha cao quý của khanh cũng mucín hại cả 
đời ta nữa. 

LAƠCTƠ - Việc cũng đã rõ ràng, nhưng xin Bệ hạ nói cho thần rõ 
tại sao Bệ hạ không làm gì để ngăn chặn những hành động ấy, 
những hành động bạo tàn, bất nhân, bất nghĩa; vì sự an toàn 
của Bệ hạ, vì khôn ngoan và mọi lẽ khác, Bệ hạ phải quyết liệt 
ra tay chứ. 

VUA - Ồ, vì hai lý do đặc biệt, đôi với khanh, có lẽ là không có 
nghĩa gì, nhưng đôi với ta thật vô cùng quan trọng. Hoàng 
hậu, mẹ y hầu như phải nhìn thấy y thì mới sông được. Còn 
đối với ta, đây là đạo đức hay đây là tai họa, dù sao chăng 
nữa thì Hoàng hậu cũng gắn chặt khăng khít với cuộc đời, 
với linh hồn ta, cho nên như vì sao không thể chuyển rời 
ngoài vòng quỹ đạo, ta không thể sông được nếu không có 
người. Còn lẽ nữa khiến ta không thể không công khai kết 
tội y vì y được bọn dân rất kính yêu. Chúng sẽ lấy tình yêu 
ấy mà bao che hết tội lỗi của y, và cũng gicúig như dòng suôi 
kia chuyển gỗ thành đá, chúng sẽ biến những điều xấu của y 
thành điều hay. Như vậy, những mũi tên quá nhẹ của ta, 
bắn ra trong cơn lốc quá mạnh, sẽ quay lại cùng ta mà 
không tới đích ta nhắm. 

LAOCTƠ - Như thế là tôi mất một người cha cao quý; một người em 
gái thân yêu hóa điên hóa dại. Phẩm giá của nó (ví như còn có 
thể ca ngợi người đã khuất), có thể đứng trên đỉnh cao của thời 
đại mà thách thức thế gian về mọi vẻ toàn thiện toàn mỹ của 
nó. Nhưng mà tôi sẽ phải trả mối thù này. 

VUA - Đừng để cho những chuyện đó giày vò làm khanh mất ngủ. 
Đừng nên nghĩ rằng ta chỉ là một kẻ đần ngu để cho kẻ khác 
nắm râu đưa tới chỗ nguy hiểm mà vẫn chỉ coi là trò đùa. Rồi 
khanh sẽ được biết rõ hơn nữa. Ta yêu phụ thân khanh, ta 
cũng yêu cả bản thân ta nữa. Ta hy vọng rằng điều đó sẽ giúp 
khanh suy nghĩ... 

Một sứ giả cầm thư ra 

Gì đó? Có tin gì? 

SÚ GIẢ - Tâu Bệ hạ, có thư của thái tử Hamlet. Bức này dâng Bệ 
hạ, bức này trình Hoàng hậu. 

VUA - Thư của Hamlet! Ai mang tới đây? 



262 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


SỨ GIẢ - Tâu Bệ hạ, bọn thủy thủ; người ta bảo thế. Thần không 
được gặp họ. Những bức thư này, Clôđiô trao cho thần, ông ta 
nhận của người mang đến. 

VUA - Laơctơ, khanh sẽ nghe ta đọc. Cho ngươi ra. 

Sứ giả vào 

(Đọc) “Tâu Bệ hạ cao minh lẫm liệt, người sẽ được thấy tôi bị 
lột trần như nhộng quay về triều. Ngày mai, tôi cúi mong được 
trình diện trước mặt rồng, và lúc đó nếu Bệ hạ cho phép, tôi 
xin khấu đầu tạ tội và sẽ tâu trình nguyên nhân khiến tôi phải 
trở về bất chợt và quá ư kỳ lạ”. 

HAMLET 

Thế này là nghĩa lý gì? Còn bọn kia có về không? Phải 
chăng đây là trò lừa bịp chứ không phải sự thật? 

LAƠCTƠ - Bệ hạ có nhận ra nét chữ không? 

VUA - Đúng là nét chữ của Hamlet. “Trần như nhộng”. Trong phần 
tái bút y còn viết thêm “về một mình”. Khanh có ý kiến gì giúp 
ta không? 

LAƠCTƠ - Tâu Bệ hạ, thần cũng không biết nghĩ thế nào. Nhưng cứ 
để cho y về. Cõi lòng đau khổ của thần bừng nóng lên khi nghĩ 
rằng thần còn sông để nói thẳng vào mặt nó: “Mày đã hành 
động như thế này đây”. 

VUA - Nếu như vậy thì, Laơctơ (rồi chuyện sẽ xảy ra như thế 
ư? Có thể nào xảy ra khác được?), khanh có còn tuân lệnh 
ta không? 

LAƠCTƠ - Vâng, tâu Bệ hạ, miễn là Người không bắt thần quá tuân 
lệnh đến phải chịu yên. 

VUA - Chính là vì muốn cho khanh được yên; nếu giờ đây vì hành 
trình ngãng trở mà y phải trở về, và nếu y không muôn tiếp 
tục đi nữa thì ta đã sắp sẵn diệu kế: giao cho y làm một công 
việc mà y không sao thoát chết được. Y chết như thế, thiên hạ 
chẳng thể nào xì xào trách cứ vào đâu; ngay cả mẹ y cũng sẽ 
không thể buộc ta đã lập mưu hãm hại y được, mà chỉ coi đó là 
một tai nạn thôi. 

LAƠCTƠ - Thần xin tuân lệnh Bệ hạ. Tốt hơn nữa là trong diệu kế 
ấy thần được giừ một vai. 



HAMLET 


263 


VUA - Thật hợp ý ta. Từ độ khanh hay chu du đây đó, người ta 
thường ca tụng khanh ngay cả trước mặt Hamlet về một tài 
năng cho là sáng ngời nhất của khanh. Tất cả những tài khác 
của khanh đều không làm cho y ghen tuông thèm muốn bằng 
cái tài đó, tuy nhiên theo ý ta nó chỉ là tài thường nhất của 
khanh thôi. 

LAƠCTƠ - Thưa Bệ hạ, tài gì? 

VUA - Chỉ là một dải lụa đính trên mũ của tuổi trẻ, vậy mà cũng 
rất cần thiết. Vì, đốì với tuổi thanh xuân, ăn mặc nhẹ 
nhàng phóng túng cũng thích hợp như đối với tuổi già phải 
mặc bộ đồ xám ấm áp mới ra vẻ tráng kiện và nghiêm 
trang. Cách đây hai tháng, có một chàng quý phái xứ 
Normăngđi tới đây. Ta đã từng gặp những người Pháp, đã 
ứng chiến với họ, họ đều là những kỵ mã kỳ tài, nhưng 
chàng quý phái này thì thật là xuất quỷ nhập thần. Y lđn 
lên trên yên ngựa; y điều khiển ngựa tài tình như thể thân 
hình y hòa đồng với con tuấn mã tuyệt vời. Tài năng, kỹ xảo 
của y vượt xa ý nghĩ của ta, trí tưởng tượng không sao hình 
dung nổi. 

LAƠCTƠ - Có phải là một người Normăng? 

VUA - Đúng là một người Normăng. 

LAƠCTƠ - Thần đoán chắc đó là Lamoóc. 

VUA - Đúng y. 

LAƠCTƠ - Thần biết rõ y lắm. Thật là một đóa kim thoa, một viên 
ngọc quý của vương quốc. 

VUA - Y đã bái phục khanh và không ngớt lời ca tụng tài kiếm 
thuật của khanh, nhất là thế phòng ngự, khi khanh sử dụng 
thanh trường kiếm thì y phải la lớn lên: “Nếu gặp địch thủ 
xứng tài, thì cuộc giao đấu ắt sẽ hào hùng biết mấy!”. Y thề 
rằng tất cả những tay kiếm khách lão luyện ở nước y, nếu 
giao đấu cùng khanh nhất định sẽ mất hết tinh tường, không 
còn đủ khả năng tấn công hay phòng ngự. Khanh ạ, những lời 
tán dương ấy làm Hamlet tức điên người vì ghen ghét; y chỉ 
mong và cầu xin cho khanh mau chóng trở về để cùng y đọ 
tài. Do đó... 

LAƠCTƠ - Do đó sao, tâu Bệ hạ? 



264 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


VUA - Laơctơ, khanh có yêu quý phụ thân không? Hay khanh chỉ 
như một bức vẽ của sầu đau, có bộ mặt bề ngoài mà chẳng có 
trái tim? 

LAƠCTƠ - Sao Bệ hạ lại hỏi thế? 

VUA - Không phải ta nghĩ khanh không yêu phụ thân khanh dâu, 
nhưng ta biết rằng tình yêu cũng chỉ nhất thời. Ta đã từng 
thấy, qua bao thử thách, thời gian đã làm mờ nhạt cả đốm 
lửa tình. Ngay trong ngọn lửa tình bùng cháy cũng đã có mồi 
bấc làm cho nó tàn lụi. Chẳng có gì vĩnh viễn tốt đẹp như lúc 
ban đầu, vì ngay sự tốt đẹp khi quá nhiều cũng đến chết ngập 
mà thôi. Điều ta muốn làm, ta phải làm khi ta muốn, bởi vì 
cái “muốn” ấy có thể đổi thay và cũng lắm lúc nản lòng, bê 
trễ, như ở đời có bao nhiêu là cái lưỡi, bàn tay và tai nạn bất 
ngờ; rồi cái điều “phải” kia sẽ chỉ như một tiếng thở dài của 
kẻ chơi hoang, buông ra an ủi mà làm cho lương tâm dau xót. 
Nhưng thôi, chúng ta hãy bàn ngay tới cái ung nhọt của 
chủng ta. Hamlet đã trở về. Khanh sẽ làm gì để chứng tỏ 
khanh là con của cha khanh, bằng hành động hơn là bằng lời 
nói suông? 

LAƠCTƠ - Cắt cổ nó ngay giữa giáo đường? 

VUA - Đúng thế, không có nơi nào dung tha cho kẻ sát nhân đâu. 
Chí phục thù không biết có giới hạn nào đâu. Nhưng Laơctơ 
hiền khanh ơi, nếu muốn hành động, thì hãy cứ náu mình 
trong buồng riêng đã. Hamlet về, sẽ biết là khanh đã hồi 
triều. Ta sẽ cho người đến ca tụng tài nghệ của khanh trước 
mặt hắn và thêu hoa dệt gấm thêm vào những lời tán dương 
của người Pháp nọ, rồi đưa đến chỗ thách đấu. Hắn vốn là 
người cả tin, rộng lượng và không quỷ quyệt, nhất định sẽ 
không xem kỹ đầu mũi kiếm. Như vậy, rất dễ dàng, chỉ cần 
khéo tay một chút, khanh có thể chọn lấy thanh kiếm không 
bịt dầu, thế là trong cuộc giao đấu khanh sẽ trả thù được cho 
cha khanh. 

LAƠCTƠ - Thần sẽ làm như vậy. Để dạt mục đích, thần sẽ tẩm 
thuốc độc vào dầu mũi kiếm. Thần đã mua được một loại độc 
dược của một người bán thuốc rong, độc đến nỗi chỉ nhúng 
mũi dao vào đó, đâm chảy máu chỗ nào thì không có một 
thứ thuô'c đồ nào, dù cho làm bằng tất cả mọi thứ lá tẩm 



HAMLET 


265 


đầy ánh trăng, cũng không sao cứu thoát chết, dẫu chỉ là 
một vết xưđc nhỏ. Thần sẽ lấy thuốc đó xoa vào đầu mũi 
kiếm, trong cuộc giao đấu chỉ cần chạm nhẹ vào người y 
cũng đủ giết chết được y. 

VUA - Để chúng ta nghĩ thêm về chuyện này. cần phải cân nhắc 
xem cách nào và lúc nào thuận lợi nhất để thi hành ý định. 
Nếu việc thất bại, bởi ta vụng về mà mưu kế bị lộ thì thà 
đừng tiến hành còn hơn. Ta cần dự kiến một kế thứ hai chắc 
chắn phải thắng, nếu kế trên đem ra thử thách mà không 
thành. Yên, để ta xem. Ta sẽ tổ chức một cuộc thách dấu long 
trọng về tài kiếm thuật của hai người. À, thế này: trong khi 
giao đấu ắt phải nóng bức và khát nước, khanh cần phải tấn 
công quyết liệt để dồn y vào chỗ ấy. Khi y đòi uông, ta đã 
chuẩn bị sẵn sàng một ly rượu, pếu may mắn mà y tránh được 
mũi kiếm tẩm độc của khanh, thì chỉ cần y nhấp một chút 
thôi, mưu đồ của chúng ta cũng đủ thành rồi. Hãy khoan, có 
tiếng động gì? 

Hoàng hậu ra 

Có việc chi thế, ái khanh? 

HẬƯ - Trời ơi! Đau khổ giẫm lên gót nhau mà dồn dập tới! Laơtơ, 
em gái khanh đã chết đuối rồi. 

LAƠCTƠ - Chết đuối! Trời, ở đâu? 

HẬƯ - Có một cây liễu rủ bên bờ suôi, lá bạc soi mình trên dòng 
nước trong veo; nàng tới đó mang những vòng hoa kỳ dị, hoa 
cẩm chướng, bạch tầm ma, thúy cúc, hoa mao địa hoàng 
cánh dài mà những gã mục đồng du đãng thường đặt cho 
một tên tục tằn hơn, song các nàng trinh nữ lạnh lùng lại 
gọi là ngón tay người chết. Ớ đó, nàng trèo ra những cành 
cây đu dưa để treo mấy vòng hoa cỏ dại; một cành liễu nhỏ 
ghét ghen với khách má hồng gãy rời, thế là cả người lẫn 
hoa gieo mình xuống dòng suối trào lệ. Áo nàng tỏa rộng, 
nâng nàng lên trong giây lát như một ngư tiên, nàng vẫn 
ngâm nga hát những bài ca cổ, không hay biết gì đến nỗi 
hiểm nghèo, như thể bẩm sinh đã quen sống trên dòng nước. 
Nhưng nào có kéo dài dược đâu? Áo quần đẫm nước cắt đứt 
tiếng hát du dương, nhận chìm người con gái đáng thương 
kia xuông bùn sâu tăm tối. 



266 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LAƠCTƠ - Than ôi! Thế là em tôi đã chết đuối rồi ư? 

HẬU - Chết đuối rồi, chết đuối rồi! 

LAƠCTƠ - Ôphêlia đáng thương ơi, em đã thấm đẫm nước quá 
nhiều rồi anh còn khóc làm chi cho thêm ướt nữa. Nhưng 
thường tình là như vậy, mặc cho hổ thẹn muô'n nói chi, tạo 
hóa vẫn cứ giữ thói thường; khi những giọt lệ này cạn khô 
đi thì cái phần nhi nữ trong con người tôi cũng sẽ không 
còn nữa. 

Vĩnh biệt Bệ hạ. Lời nói của thần đây như lửa, muốn bừng 
bừng bốc cháy, song những dòng nước mắt ngu xuẩn này đã 
dập tắt mất rồi. 

Vào 

VUA - Giectrut ái khanh ơi, ta đi theo ngay hắn. Trẫm đã phải 
mất bao công sức mới làm cho hắn nguôi được cơn thịnh nộ! 
Giờ đây, Trẫm e rằng nó lại bùng lên. Phải theo hắn ngay 
mđi được. 


Vào 



HÓI NĂM 


CẢNH I 

Enxơnơ. Một nghĩa trang 


Hai người đào huyệt vác thuổng và xẻng đi ra 

NGƯỜI ĐÀO HUYỆT THÚ NHẤT - Một người con gái đã tự ý tìm cách 
siêu thoát linh hồn mình như thế, liệu có được chôn theo nghi 
thức Cơ đốc giáo không nhỉ? 

NGƯỜI ĐÀO HUYỆT THƯ HAI - Tớ cam đoan với đằng ấy là có đấy. 
Nào, đào huyệt cho cô ta đi thôi. Việc này giám quan đã thẩm 
tra rồi, nên đã quyết định mai táng cô ta theo nghi thức Cơ 
đốc giáo. 

NGƯỜI ĐÀO I - Sao lại thế được nhỉ? Trừ phi là cô ta vì giữ thân mà 
bắt buộc phải Trẫm mình. 

NGƯỜI ĐÀO II - Ấy, người ta xét thấy như thế đấy. 

NGƯỜI ĐÀO I - Đây ắt là trường hợp “se ofĩendendo” (1) ; Không còn lẽ 
nào khác. Bởi vì, vấn đề là như thế này: nếu như tôi có ý tự 
vẫn, thì việc đó chứng tỏ một hành động, hành động này gồm 
có ba mặt, ấy là: khởi sự, thực hiện và hoàn thành. Vậy theo 
lẽ, thì cô ta tự vẫn có dụng ý (2) . 

NGƯỜI ĐÀO II - Không, mời ông nghe tôi nói đây này, ông bạn đào 
huyệt của tôi ơi. 


(1) Se offendendo\ tiếng Latinh nghĩa là “tự vệ”, ở đây người đào huyệt nói chữ, 
nên chúng tôi để nguyên không dịch. 

(2) Shakespeare có ý chế giễu luật pháp thời bấy giờ. 



268 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


NGƯỜI ĐÀO I - Hẵng để cho tớ nói cái đã nào: Đằng này là dòng nước, 
được rồi; đằng kia là con người, được rồi. Nếu con người bước tới 
dòng nước rồi Trẫm mình xuống đấy, thì dù muốn dù không, y 
cũng đã tự mình đi tới đấy - đằng ấy chú ý điều đó nhé; còn như 
nếu dòng nước kia lại đổ tới con người rồi nhận chìm y, thì 
không phải là y đã tự ý Trẫm mình. Vậy theo lẽ, kẻ nào không 
tự ý rút ngắn cuộc đời mình sẽ chẳng phạm tội tự vẫn. 

NGƯỜI ĐÀO II - Pháp luật như thế à? 

NGƯỜI ĐÀO I - Ây, mẹ kiếp, thế đấy. Pháp luật của giám quan đấy. 

NGƯỜI ĐÀO II - Nhưng, đằng ấy có muốn biết sự thật không nào? 
Giả thử không phải là một tiểu thư khuê các, chắc hẳn là cô ta 
không được chôn cất theo nghi thức Cơ đốc giáo. 

NGƯỜI ĐÀO I - ừ, phải đấy, nghĩ mà tội nghiệp, ở trên đời này cứ 
hạng người phú quý thì có nhiều đặc quyền hơn những con 
chiên đồng loại khác, được nhảy xuống nước hay treo cổ để tự 
vẫn. Đào thôi, thuổng ta đâu! Kể cả, không có hàng quý tộc 
nào xưa hơn những thằng làm vườn, thằng thợ thổ và thằng 
đào huyệt; họ kế nghiệp Ađam đó mà. 

NGƯỜI ĐÀO II - Ông ấy cũng là người quý phái ư? 

NGƯỜI ĐÀO I - ừ, ông ấy là người quý phái đầu tiên mang vũ khí mà. 

NGƯỜI ĐÀO II - Sao, ông ấy có vũ khí gì đâu? 

NGƯỜI ĐÀO I - Hừ, đằng ấy là đồ ngoại đạo hay sao? Chứ đằng ấy 
hiểu Kinh thánh như thế nào? Kinh thánh truyền rằng: Ađam 
đào. Nếu như không có cái vũ khí cánh tay, thì đào thế đếch 
nào được! Bây giờ, tớ ra cho đằng ấy một câu hỏi nữa nhé. Nếu 
đằng ấy trả lời không xong, thì thú nhận ngay đi. 

NGƯỜI ĐÀO II - Được, cứ nói đi. 

NGƯỜI ĐÀO I - Ai là kẻ xây dựng vững chắc hơn cả thợ nề, thợ đóng 
tàu hay thợ mộc nào? 

NGƯỜI ĐÀO II - Người đóng giá treo cổ; vì cái khung của nó còn 
sống lâu hơn cả nghìn thây ma treo trên giá. 

NGƯỜI ĐÀO I - Tớ khen cho sự nhanh trí của đằng ấy, thật đấy. Giá 
treo cổ chỉ làm toàn điều hay, nhưng làm điều hay như thế 
nào? Nó làm điều hay cho những kẻ làm điều dở. Thế mà đằng 
ấy làm điều dở, vì đã dám bảo giá treo cổ vững chắc hơn cả 



HAMLET 


269 


Nhà thờ; vậy theo lẽ, giá treo cổ có thể làm điều hay cho đằng 
ấy đấy. Thôi, ta trở lại câu hỏi lúc nãy đi. Nghĩ nữa xem nào. 

NGƯỜI ĐÀO II - Ai là kẻ xây dựng vững chắc hơn cả thợ nề, thợ 
đóng tàu hay thợ mộc à? 

NGƯỜI ĐÀO I - ừ, cứ trả lời được tớ là hết nợ. 

NGƯỜI ĐÀO II - Mẹ kiếp, tớ trả lời được cho mà xem. 

NGƯỜI ĐÀO I - Trả lời đi! 

NGƯỜI ĐÀO II - Thôi đếch vào, tôi chịu đấy! 

Hamlet và Hôraxiô ra, 
đứng lại cách xa một quãng 

NGƯỜI ĐÀO I - Làm tội óc mày làm gì, vì một con lừa ngu ngốc, có 
đánh mãi nó cũng chẳng bước nhanh lên được, về sau có ai hỏi 
câu đó thì cứ trả lời: "chính là thằng đào huyệt”. Nhà hắn ta 
xây sẽ bền mãi cho đến ngày Tận thế. Đằng ấy hãy tìm đến 
lão Iôhan (1) mà lấy cho tớ một hũ rượu đi. 

Người đào huyệt thứ hai vào. 

Vừa đào vừa hát 

Nhớ ngày trai trề tôi yêu 
Mè say, nghe thắm dịu nhiều trong tồi. 

Lại khi cưới hỏi đến rồi 
ơ chao thú vị, cõi đời gì hơn. 

HAMLET - Gã kia không có chút cảm xúc nào về việc làm của mình 
hay sao, mà lại vừa đào mồ vừa hát như thế? 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, thói quen nghề nghiệp khiến gã làm 
công việc đó rất dễ dàng. 

HAMLET - Thật quả như vậy. Bàn tay làm việc ít, thường nhạy 
cảm hơn. 

NGƯỜI ĐÀO I (hát) - 

Tuổi già len lén đến nơi 
Hại thay nó tóm thân tôi vào tròng 


(1) Lão Iôhan: Chỗ này có lẽ muốn chế giễu lối phát âm của người Đan Mạch, đọc 
nhịu chữ John thành Yauhan. Hồi ấy, ngay xế rạp hát “Địa cầu” có quán rượu của 
lão “John điếc”. (Theo chú thích của Môrôzôp). 



270 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Lôi tôi vào giữa đất bùn 
Tưởng như tôi chửa từng ăn ở đời. 

Ném lên một chiếc sọ người 

HAMLET - Chiếc sọ kia trước đây có một cái lưỡi đã từng biết hát. 
Sao thằng khôn kiếp này lại ném mạnh nó xuống đất làm như 
thể nó là xương hàm của gã Ca-in (1) là kẻ đầu tiên đã phạm tội 
sát nhân! Có thể đấy là cái đầu của một chính khách, mà giờ 
đây con lừa kia đối xử tàn nhẫn như thế; cái đầu ấy đã từng 
lừa lọc cả Chúa Trời, có thể như vậy chăng? 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, có thể lắm. 

HAMLET - Hoặc đó là cái đầu của một vị đại thần đã từng cứ sáng 
sáng tung hô: “Cúi lạy Chúa thượng! Ngọc thể có được khang 
cường chăng?”. Cũng có thể là đầu của vị tướng quân nào đó, 
đã từng khen lấy khen để con ngựa của vị tướng quân nào nữa 
để cố tình xin lấy cho được, có thể như vậy chăng? 

HÔRAXIỔ - Vâng, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Hẳn thế; và bây giờ đó là chỗ trú ngụ của bà chúa dòi 
mất cả hàm, bị lưỡi xẻng tàn nhẫn của gã đào huyệt kia 
choảng vào đỉnh hoa cái. Thật là một cuộc xoay vần lý thú, nếu 
chúng ta biết cách quan sát. Này, những mảnh xương kia đã 
tốn bao nhiêu công của nuôi dưỡng mới thành hình mà chỉ 
đáng để cho người ta chơi trò quả lăn thôi hay sao? Xương cốt 
ta nhức nhối khi ta nghĩ tới điều đó. 

NGƯỜI ĐÀO I (hát) - 

Thuổng rồi đến xẻng, dô ta 
Một tấm vải liệm căng ra làm giường; 

Chao ôi, một lỗ trong bùn 
Xứng thay khách ấy, còn đường nào hơn ỉ 

Ném lên một chiếc sọ khác 

HAMLET - Lại một chiếc nữa đây. Có thể là sọ của một anh thầy 
cãi chăng? Thôi bây giờ thì còn đâu là những mánh khóe lọc 
lừa, những giọng điệu mập mờ, những thủ đoạn tráo trở, điều 
này khoản nọ, bắt bẻ chỉ trích? Cớ sao y lại chịu để cho gã 


(1> Theo Kinh thánh, Ca-in là kẻ phạm tội sát nhân đầu tiên, y đã giết anh. 



HAMLET 


271 


khốn kiếp thô lỗ kia nện lưỡi xẻng bẩn thỉu vào đầu, mà không 
buộc gã vào tội xúc phạm bằng bạo lực? Hừm, có thể trước kia 
y là một gã giàu kếch sù chuyên đi vơ vét đất đai, với những 
nào là địa bạ, văn khế, thuế chuyển khoản, giao kèo có bản 
lĩnh, các thứ phúc lợi. Thì đây, phải chăng là thuế bảo lĩnh của 
tất cả mọi thứ thuế bảo lĩnh, phúc lợi của tất cả mọi thứ phúc 
lợi, khi cái sọ đẹp đẽ này dược ăn đầy đất bụi? Phải chăng tất 
cả giao kèo và giao kèo có bản lĩnh của y - hai thứ này đều là 
bảo lĩnh cả đấy - lại chỉ có thể bảo lĩnh được cho y một bề 
ngang và bề dài không hơn gì hai tờ giấy giao kèo ghép lại hay 
sao? Văn khế tài sản của y giá có để vào cái hộp này (1) thì cũng 
chỉ lọt thỏm, cẫ đến kẻ kế nghiệp y cũng chẳng được gì hơn 
phải không? 

HÔRAXIÔ - Một ly cũng chẳng được hơn, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Văn khế làm bằng da cừu phải không? 

HÔRAX1Ô - Thưa Điện hạ, vâng, và bằng cả da bê nữa. 

HAMLET - Những kẻ cầm bằng vào những mảnh da đó cũng chỉ như 
cừu với bê thôi! Ta muốn nói chuyện với gã kia! Huyệt này là 
của ai thế bác? 

NGƯỜI ĐÀO I - Của tôi đấy, tiên sinh ạ. 

Hát 

Chao ôi, một lỗ trong hùn, 

Xứng thay khách ấy còn đường nào hơnỉ 

HAMLET - Tôi cho rằng huyệt này đúng của bác thực, vì bác ở 
trong ấy. 

NGƯỜI ĐÀO I - Còn tiên sinh thì ở ngoài, nên chẳng phải là huyệt 
của tiên sinh, về phần tôi, tôi không nói láo đâu dù cho tôi 
không nằm trong này, cũng vẫn là huyệt của tôi. 

HAMLET - Bác nói láo, ở trong đó mà dám bảo rằng huyệt của bác. 
Huyệt là của người chết, đâu phải của người sống; thế là bác 
nói láo. 

NGƯỜI ĐÀO I - Đó là một lời nói láo sống sượng, thưa tiên sinh. Tôi 
nói láo, thành thử tiên sinh cũng bị lây. 


(1) Cái hộp này: Hamlet vừa nói vừa chỉ vào cái sọ - Vì cái sọ như cái hộp đựng 
giấy tờ của ông quản lý văn khế. 



272 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Bác đào huyệt cho gã nào đấy? 

NGƯỜI ĐÀO I - Chẳng cho gã nào cả, thưa tiên sinh. 

HAMLET - Thế cho ả nào vậy? 

NGƯỜI ĐÀO I - Cũng chẳng cho ả nào. 

HAMLET - Thế thì chôn ai vào đấy mới được chứ? 

NGƯỜI ĐÀO I - Chôn một cái xác, trước đây là một ả; nhưng, 
xin hãy để cho linh hồn người ta yên nghỉ; người ta đã 
chết rồi. 

HAMLET - Gã khốn kiếp này mới thật ngang bướng chứ! Mình 
phải nói cho thật rành mạch, dùng tiếng mập mờ với hắn là 
không xong. Hôraxiô ạ, thề có Chúa đấy, ba năm nay tôi đã 
để ý nhận thấy rằng thiên hạ ở thời buổi này càng ngày càng 
tinh khôn ra; ngón chân của người dân quê cứ lướt sát bên 
đôi hia của viên đại thần, đến nỗi rồi đây ngón chân ấy sẽ 
chọc thủng gót chân kia - Này, bác làm nghề đào huyệt từ bao 
lâu nay rồi? 

NGƯỜI ĐÀO I - Nội trong những ngày của một năm, thì tôi bước 
vào nghề đúng cái ngày mà đức tiên đế Hamlet đánh thắng 
Fortinbrat. 

HAMLET - Từ độ ấy đến nay đã bao lâu rồi nhỉ? 

NGƯỜI ĐÀO I - Tiên sinh không biết sao? Thằng ngốc nào lại chẳng 
biết! Đó là ngày hoàng tử Hamlet ra đời, người đã hóa điên và 
bị tống sang Anh Cát Lợi ấy mà. 

HAMLET - Chao, tại sao lại bị tống sang Anh Cát Lợi? 

NGƯỜI ĐÀO I - Ây, vì điên mà lị! ở đấy, ông ta sẽ hoàn hồn trở lại, 
hay cho dù không hoàn hồn di nữa, thi cũng chẳng sao cả. 

HAMLET - Tại sao thế? 

NGƯỜI ĐÀO I - Chẳng có ai nhận ra được là ông ta điên đâu; ở đấy, 
mọi người đều điên như ông ta cả. 

HAMLET - Ông ta phát điên như thế nào? 

NGƯỜI ĐÀO I - Nghe nói, lạ lắm. 

HAMLET - Lạ thế nào? 

NGƯỜI ĐÀO I - Lạ thật, điên đến mất trí. 

HAMLET - Do đâu? 



HAMLET 


273 


NGƯỜI ĐÀO I - Còn đâu nữa, ở Đan Mạch này thôi. Tôi làm nghề 
đào huyệt ở đây từ lúc nhãi ranh cho đến nhớn gộc thế này, ba 
mươi năm rồi. 

HAMLET - Một con người có thể nằm dưới đất trong bao lâu thì mục 
thối nhỉ? 

NGƯỜI ĐÀO I - Cứ thực tình mà nói, nếu như nó không bị mục thối 
ngay trước khi chết, thì kéo dài khoảng tám hay chín năm. 
(Dạo này, có rất nhiều cái thây đã mục ra từng mảnh khi rơi 
vào hai bàn tay tôi đây). Một anh thợ thuộc da thì kéo dài được 
chín năm. 

HAMLET - Sao lại hơn người khác? 

NGƯỜI ĐÀO I - Còn sao nữa, thưa tiên sinh, chỉ vì cái nghề thuộc 
da đã làm da y rắn lại, phải lâu lắm nước mới thấm được 
vào, vì nước chính là kẻ hủy hoại xác chết rất nhanh chóng. 
Này đây, một chiếc sọ, nó nằm dưới đất này có đến hai mươi 
ba năm rồi. 

HAMLET - Của ai thế? 

NGƯỜI ĐÀO I - Của một gã con hoang điên rồ: tiên sình thử đoán 
xem ai nào? 

HAMLET - Không, tôi biết sao được? 

NGƯỜI ĐÀO I - Chúa trừng phạt cái thằng điên đểu cáng ấy! Có lần 
nó đã giội cả một cốc rượu vang sông Ranh lên đầu tôi đấy. 
Chính cái sọ này thưa tiên sinh, là của Yôric, thằng hề của 
nhà vua đó. 

HAMLET - Sọ này ư? 

NGƯỜI ĐÀO I - Chính nó. 

HAMLET - Cho tôi xem nào. ( Nhặt chiếc sọ lên ) Than ôi! Gã Yôric 
đáng thương! Tôi biết gã, Hôraxiô ạ, một gã có tài pha trò bất 
tận, một trí tưởng tượng diệu kỳ; hắn đã từng cõng tôi trên 
lưng có đến nghìn lần. Mà giờ đây trong trí tưởng tượng của tôi 
sao mà nó kinh tởm thế. cổ họng tôi nôn nao khi trông thấy 
nó! Đây chỗ này, xưa kia là đôi môi dày, tôi đã hôn lên không 
biết bao lần. Hỡi Yôric! Giờ đây nào đâu những lời giễu cợt của 
người? Nào đâu những ngón giả rồ, những câu hát xướng, 
những trò ngộ nghĩnh. Giờ đây chẳng còn một kẻ nào chế giễu 
cáỉ vẻ nhăn nhó này của ngươi nữa! Hàm ngươi trễ cả xuống 


18- SECHXPIA 



274 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


thế này ư? Nào bây giờ ngươi hãy đến trình diện với Lệnh bà 
nhà ta, nói cho bà biết rằng bà chỉ hoài công tô son trát phấn, 
rồi cũng đến hóa ra như ngươi mà thôi, thế rồi ngươi thử cố 
làm cho bà ta cười di coi! Hôraxiô ạ, xin nhờ bạn nói cho tôi 
hay một diều. 

HÔRAXIÔ - Điều gì thế, thưa Điện hạ? 

HAMLET - Bạn có nghĩ rằng hoàng đế Alecxanđrơ xưa kia cũng 
mang cái diệu bộ thế này ở dưới đất chăng? 

HÔRAXIÔ - Cũng thế thôi. 

HAMLET - Cũng thối như thế này ư! ( Vứt cái sọ xuống đất) Xì... ì... 

HÔRAXIÔ - Cũng thế thôi, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Hôraxiô ơi! Chúng ta rồi sẽ trở về trạng huống nhục nhã 
biết bao nhiêu! Trí tưởng tượng của ta há lại không theo dõi 
được hạt bụi cao quý của thi hài Alecxanđrơ cho đến khi thấy 
nó được dùng để trát kín một thùng rượu ư? 

HÔRAXIÔ - Thưa, nghĩ như thế khí tẩn mẩn kỳ quặc quá. 

HAMLET - Không, thật đấy, không tẩn mẩn kỳ quặc tí nào đâu! 
Không phải là nói quá đâu, ta có thể khiêm tốn mà di theo 
Alecxanđrơ đến chỗ đó, ta hãy tưởng tượng như thế này: 
Alecxanđrơ chết, Alecxanđrơ bị chôn; rồi Alecxandrơ tan 
thành cát bụi; cát bụi cũng là đất; người ta lấy đất để nhào 
thành đất sét; thế thì tại sao lại không thể dùng đất sét có 
chứa một phần Alecxanđơ, để trát kín cho một thùng rượu 
kia chứ? 

Hoàng đế Xêda chết thành cất hụi 
Trát được lỗ thủng cản gió đừng thông 
Ôi, cục đất làm kinh hoàng thế giới 
Hãy trát lỗ tường chống chọi gió đông. 

Nhưng này im, im! Ta lui đi! Nhà vua đến kia kìa. 

Vài linh mục ra, đi thành đoàn; thi hài Ôphêlia, Laơctơ 
và những người đưa đám; vua, Hoàng hậu và 
các tùy tùng đi sau cùng 

Kìa Hoàng hậu, các quan nữa! Họ đưa đám ai thế? Tại sao 
lại nghi lễ nửa vời như thế kia? Chính là dấu hiệu chứng tỏ 
rằng người chết đã dùng bàn tay tuyệt vọng tự kết liễu đời 



HAMLET 


275 


mình. Người đó hẳn ở trong hàng quý tộc. Chúng ta cùng lánh 
đi một lúc để nhìn xem. 

Cùng Hôraxỉô lánh đi 

LAƠCTƠ - Đến lễ gì nữa đây! 

HAMLET - Laơctơ đấy, một trang thanh niên quý tộc, bạn để ý xem. 

LAƠCTƠ - Đến lễ gì nữa đây? 

LINH MỤC I - Đám tang đã được cử hành với tất cả nghi lễ có thể 
làm được. Cái chết của tiểu thư có nhiều nghi vấn; nhưng nếu 
không có thượng lệnh vượt lên trên luật lệ của Nhà thờ, thì 
nàng phải bị chôn ra ngoài Thánh địa, cho đến khi nghe tiếng 
kèn phán xét cuối cùng; lẽ ra không được nghe những tiếng 
kinh cầu nguyện, mà còn bị sỏi đá, mảnh sành vứt lên thi thể. 
Nhưng lệnh trên đã cho phép nàng được hưởng các nghi thức 
dành cho gái đồng trinh, trên mồ được rắc hoa thơm và lễ hạ 
huyệt có tiếng chuông thiêng đưa tiễn. 

LAƠCTƠ - Không còn làm gì thêm nữa ư? 

LINH MỤC - Không thêm gì dược nữa; chúng ta sẽ phạm nghi tiết 
nếu hát bài cầu nguyện cho nàng như đối với những linh hồn 
đã được yên lành siêu thoát. 

LAƠCTƠ - Các ngươi hãy đưa thi thể nàng xuống đất. Mong cho từ 
da thịt đẹp đẽ và trinh trắng của nàng sẽ mọc lên những đóa 
hoa tím! Ta nói thật, lão thầy tu bủn xỉn ạ, em ta rồi sẽ thành 
một vị thiên thần và sẽ được hầu hạ bên mình Chúa, còn lão 
thì sẽ sa xuống địa ngục cho mà xem. 

HAMLET - Trời, Ôphêlia kiều diễm đó ư? 

HẬU - Hoa dịu hiền tặng người hiền thục! Thôi vĩnh biệt! 

Rắc hoa lên mồ 

Ta những mong cho con trở thành vợ của Hamlet con ta. Hỡi 
người con gái hiền thục, ta những tưởng sẽ được trang trí chiếc 
giường cưới của con, chứ đâu lại phải rắc hoa lên mộ con thế này. 

LAƠCTƠ - Chao ôi! Tai ương hãy trăm nghìn lần giáng xuống đầu 
kẻ khốn kiếp đã cướp mất trí tuệ minh mẫn của em! Trước khi 
đất kia lấp hết mình em ta, ta phải ôm lấy em ta trong tay 
một lần cuối cùng. 


Nhảy xuống huyệt 



276 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Nào bây giờ, các ngươi hãy đổ đất chôn cả người chết lẫn kẻ 
sống đi. Trên mặt đất bằng này các ngươi hãy đắp ụ cho cao 
lên thành núi, cao hơn cả núi Peliông (1) , cao hơn cả đỉnh đầu 
chói sao của núi Olimpi cao xanh kia đi! 

HAMLET ( tiến tới) - Kẻ nào mà nỗi đau thương lại thông thiết thế 
kia? Kẻ nào, mà lời nói sầu khổ làm chấn động cả những vì 
sao đang bay trên trời, bắt chúng phải dứng dừng lại như 
những người nghe tê liệt vì kinh hoàng? Ta đây, Hamlet của 
Đan Mạch đây! 

Nhảy xuống huyệt 

LAƠCTƠ - Quỷ sứ bắt linh hồn ngươi đi! 

Tóm lấy cổ Hamlet 

HAMLET - Ngươi cầu khẩn không nên hồn! Ta xin ngươi, hãy buông 
tay ra khỏi cổ ta di. Dù ta không phải là kẻ cuồng trí cũng 
không phải là người hung bạo, ta vẫn có cái gì nguy hiểm, 
khiến cho trí khôn ngoan của ngươi phải kiêng dè dấy. Buông 
tay ra ngay! 

VUA - Khá mau gỡ họ ra! 

HẬU - Hamlet, Hamlet con! 

TẤT CẢ - Xin Điện hạ và công tử... 

HÔRAXIÔ - Điện hạ kính mến, xin người bình tĩnh. 

Các tùy tùng gỡ họ ra, họ hước ra khỏi huyệt 

HAMLET - Hừ, ta quyết đấu với hắn vì chuyện này cho dến khi 
nhắm mắt mới thôi. 

HẬU - Ôi, con trai của ta! Vì chuyện gi thế con? 

HAMLET - Ta yêu Ôphêlia! Dù cho có bốn mươi ngàn thằng anh 
dem gộp tình yêu của chúng lại cũng không sánh nổi tình yêu 
của ta đâu! Ngươi sẽ làm gì cho nàng? 

VUA - Ồ, y điên đấy, Laơctơ ạ. 

HẬU - Lạy Chúa, khanh hãy ráng chịu đựng y một chút. 


(1) Pêliông: một ngọn núi ở Tesali (Hy Lạp) cao 1620 thước. Olympi: một dãy núi 
giữa Maxêđoan và Tesali (Hy Lạp) cao 2885 thước; trong thần thoại Hy Lạp, dãy 
núi Olimpi được coi như là núi của các vị thần ngự trị. 



HAMLET 


277 


HAMLET - ĐỒ quỷ tha! Ngươi hãy tỏ cho ta biết ngươi sẽ làm gì 
nào? Ngươi sẽ khóc à? Sẽ đánh nhau à? Sẽ nhịn dói à? Sẽ tự 
xé xác ngươi ra à? Sẽ tự uống dấm à? Nuốt cá sấu à? Thì ta 
cũng sẽ làm được tất cả những cái đó. Ngươi đến dây để kêu 
than à? Để thách thức ta nhảy xuống huyệt nàng à? Thì ngươi 
cứ tự chôn sông ngay với nàng đi, ta cũng sẽ làm dược như 
vậy! Ngươi cũng có nói đến núi, thế thì ngươi hãy cứ để cho 
họ lấp nghìn triệu thước đất lên mình chúng ta, làm cho nấm 
mồ dâng cao chót vót tận cõi mặt trời dang bốc cháy kia, và 
đỉnh mồ sẽ bừng lên chói lọi, để cho ngọn núi Otxa (1) bên 
cạnh sẽ biến thành một mụn hạt cơm thử coi! Nào, hay là 
ngươi cứ huênh hoang đi, ta cũng sẽ huênh hoang bằng ngươi 
cho mà xem! 

HẬU - Điên đấy thôi mà, cơn diên chỉ giày vò nó trong chốc lát; hết 
cơn nó lại nhẫn nại như bồ câu mẹ ấp ủ con thơ mới nở óng 
vàng; nó sẽ chỉ trầm lặng cúi đầu ngồi suy nghĩ. 

HAMLET - Ngài nghe chứ, thưa ngài? Nguyên nhân vì đâu ngài lại 
đối xử với tôi như thế? Tôi thì bao giờ cũng vẫn yêu mến ngài. 
Nhưng diều đó nào có nghĩa lý gì? Cứ dể cho Hecpuyn làm tất 
cả những gì mà ông ta làm được. Con mèo vẫn cứ kêu meo meo, 
con chó vẫn có ngày thắng thế! (2) 

Hamlet vào 

VUA - Hôraxiô hiền khanh, mong khanh khá trông nom thái tử 
giùm ta. 

Hôraxỉô vào 

(Với Laơctơ) - Khanh hãy cố nén lòng nhẫn nhục, như đã 
bàn bạc với Trẫm tối hôm qua; rồi ta sẽ tìm cách giải quyết 
việc này ngay. Giectrut ái khanh, khá sai người trông nom con 
trai của ái khanh. 

(Nói một mình) Nấm mồ này rồi sẽ có một tấm bia sông. 
Chẳng bao lâu chúng ta sẽ thấy giờ yên tĩnh. Cho đến lúc ấy, 
cần phải kiên nhẫn mà định liệu. 

Tất cả cùng vào 


(1) Otxa: một ngọn núi cạnh ngọn Pêliông. 

{2) Ý của câu này là, có những việc mà chính Hecquyn cũng đành bất lực. 



278 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 

Một phòng rộng trong lâu đài 


Hamlet và Hôraxỉô ra 

HAMLET - Chuyện này ta hãy tạm xếp lại, bạn ạ. Ta hãy xét sang 
việc kia. Bạn có nhớ mọi hoàn cảnh xảy ra đấy chứ? 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, tôi nhớ. 

HAMLET - Bạn ạ, trong lòng tôi như đang xảy ra một cuộc vật lộn, 
làm tôi không thể nào ngủ được. Tôi nghĩ rằng tôi còn khổ sở 
hơn cả những người thủy thủ nổi loạn bị xiềng xích. Thật là 
táo bạo, mà nhiều khi táo bạo cũng rất đáng khen - ta nên 
biết, đôi lúc sự liều lĩnh lại giúp cho ta được việc, một khi mưu 
sâu đã bị thất bại. Có một đấng thiêng liêng đã định mọi sự 
cho ta, dù ta có sắp đặt thế nào chăng nữa. 

HÔRAXIÔ - Đó là dĩ nhiên rồi ạ. 

HAMLET - Tôi đi ra khỏi buồng, trên mình khoác một chiếc áo tơi 
đi biển; trong bóng tối tôi lần đi tìm chúng nó. Tôi đạt được ý 
muôn: lấy được chiếc gói, tôi trở về buồng mình. Sợ hãi làm 
quên hết phép lịch sự, tôi đã táo bạo mở xem tờ chiếu chỉ trao 
sứ mệnh cho chúng nó. Ay thế mà tôi tìm ra, Hôraxiô ơi, sự 
đểu cáng của vua chúa! Đó chính là một mật lệnh, lại còn tô vẽ 
bằng mọi thứ lý lẽ, viện ra nào là tiền đồ và sự thịnh vượng 
của cả hai quốc gia Đan Mạch và Anh Cát Lợi, lại còn, chao ôi! 
Nào là bao nhiêu chuyện kinh khủng về tâm linh tôi, rất nguy 
hiểm nếu cứ để cho tôi sống - cho nên cần phải lập tức, không 
chậm trễ, không để thì giờ mài búa, hễ đọc xong mật lệnh là 
phải chặt đầu tôi tức khắc. 

HÔRAXIÔ - Có thể như vậy được chăng? 

HAMLET - Thì tờ chiếu chỉ đây, bạn cứ việc ung dung mà đọc đi. 
Nhưng thế rồi, bạn có biết tôi đã xử sự như thế nào không? 

HÔRAXIÔ - Xin Điện hạ cho tôi được biết. 

HAMLET - Trong tình cảnh bị bọn phản trắc bao vây như vậy, trí óc 
tôi đã xếp đặt được một màn giáo đầu trước khi chúng kịp bắt 



HAMLET 


279 


đầu vào vở. Tôi bèn ngồi xuống, thảo lại chiếu chỉ, cô" nắn nót 
cho đẹp. Trước kia, cũng như bọn chính khách nước ta, tôi nghĩ 
rằng viết chữ đẹp là một việc tầm thường; tôi đã phải khó 
nhọc mới xóa bỏ được điều đã học ấy đi; thế mà, bạn ạ, giờ đây 
nó lại giúp được việc tốt cho tôi đấy. Vậy, bạn có muốn biết 
những điều tôi viết ra sao không? 

HỒRAXIÔ - Dạ muốn lắm chứ, thưa Điện hạ quý mến. 

HAMLET - Làm giả như một mật lệnh khẩn cấp của nhà vua gửi cho 
nước Anh chư hầu trung thành của mình. Nào là chúc cho tình 
giao hữu giữa hai nước đâm chồi nẩy lộc như cây vạn thọ; nào 
là chúc cho thái bình mãi mãi đeo vòng bông lúa kết và đời dời 
làm cái gạch nối liền giữa hai nước anh em; và rất nhiều câu ví 
von long trọng như vậy (1) để ngay sau khi đã biết tường tận 
việc này, phải tức khắc ra lệnh giết ngay hai người mang chiếu 
chỉ, không mất thì giờ xét xử, không để cho chúng có thì giờ 
ăn năn tội lỗi. 

HÔRAXIÔ - Thế Điện hạ đóng triện bằng cách nào? 

HAMLET - Ây, thượng đế cũng đã an bài ở đây rồi. Trong hầu bao 
mang theo mình, tôi còn giữ được con dấu của thân phụ, con 
dâu đã làm mẫu cho ngọc triện của nhà vua Đan Mạch. Tôi 
gấp chiếu chỉ lại theo hình thể như cũ, đề bên ngoài, đóng dấu 
niêm phong rồi đặt lại nguyên chỗ cũ, không ai biết được là đã 
có sự thay đổi. Kế đó ngày hôm sau, xảy ra cuộc xung đột trên 
mặt biển; việc đó kết thúc ra sao, bạn đã biết rồi... 

HÔRAXIÔ - Thế ra, Ghinđơnxtơn và Rôdencran tự dẫn thân tời 
chỗ chết. 

HAMLET - Chứ sao, họ rất thỏa lòng được gánh vác nhiệm vụ ấy 
mà. Tôi không chút cắn rứt lương tâm vì họ. Họ bị sát hại, vì 
họ dã tự ý dính dấp vào. Thật là rất nguy hiểm cho những kẻ 
yếu hèn lại đứng xen vào trận giao đấu giữa hai mũi gươm 
nóng rực của hai kẻ địch thủ dũng mãnh. 

HÔRAXIÔ - Chao ôi, vua gì vua thế! 


(1> Nguyên văn: And many suchlike as - es of great charge. Chúng tôi dịch câu trên 
theo Môrôzôp (bản tiếng Nga). Nhưng theo chú thích của K. Travers câu này có 
thể hiểu: “Và rất nhiều câu đại để như vậy cốt để làm cho lệnh khẩn cấp trên 
thêm quan trọng”. 



280 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HAMLET - Bây giờ, bạn có cho rằng tôi phải chịu trách nhiệm về 
việc này không? Hắn là kẻ đã giết vương phụ tôi, làm nhục 
mẫu hậu tôi; hắn đã xâm phạm quyền chọn lựa của thần dân, 
chiếm đoạt tiền đồ của tôi; hắn đã giăng bẫy hòng cướp cả sinh 
mạng tôi, mà lại dùng cách phản bội hèn mạt biết bao nhiêu! 
Thế thì, tôi dùng cánh tay này để trả nợ máu với hắn, há 
chẳng phải là chính đáng lắm sao? Vả lại, nếu cứ để cho cái 
nọc độc của trời đất ấy sông để gây thêm tội ác, thì chẳng phải 
là đáng nguyền rủa lắm ru? 

HÔRAXIÔ - Chóng chầy rồi dây nước Anh cũng báo tin cho y biết 
hậu quả của việc kia. 

HAMLET - Chẳng lâu la gì nữa đâu. Thời gian trong tay tôi. Đời một 
con người không kéo dài hơn là đếm tiếng “một”. Nhưng mà, 
Hôraxiô thân yêu ạ, tôi thật lấy làm buồn, vì đã mất tự chủ 
trong khi đối xử với Laơctơ. Bởi vì, cứ suy theo nỗi niềm của 
tôi, tôi nhìn thấy hình ảnh nỗi niềm của y. Tôi muốn lấy lại 
tình thân của Laơctơ. Thực tình, trong cơn đau đớn y cứ kêu 
rống lên, làm cho tôi phải nổi xung. 

HÔRAXIÔ - Xin khoan! Có ai đến kia? 

Ôxrỉc ra 

ÔXRIC - Xin chào mừng Điện hạ đã trở về quê hương Đan Mạch. 

HAMLET - Xin cúi mình đa tạ ngài. (Nói riêng với Hôraxiô)'Bạn có 
biết con bọ quăng kia không? 

HÔRAXIÔ - Thưa Điện hạ, không? 

HAMLET - Thế là hay cho bạn đấy, biết hắn chỉ càng thêm tội. 
Hắn có rất nhiều ruộng đất, lại phì nhiêu nữa kia. Cứ để 
cho một con vật làm chúa tể những con vật khác, thế là 
hắn liền được người ta dành ngay cho hắn một cái máng ăn 
trong bàn yến của nhà vua. Hắn chỉ là một con cú vọ, 
nhưng mà như tôi đã nói, hắn lại là chủ nhân những 
khoảng đất lầy mênh mông. 

ỒXRIC - Thưa Điện hạ quý mến, nếu như Điện hạ có chút thì giờ 
nhàn rỗi, xin người cho phép tôi được trình bày lại một việc 
của Chúa thượng giao phó. 

HAMLET - Thưa ngài, tôi xin nghe, tôi xin hết sức chú ý. Cứ để 



HAMLET 


281 


cho cái mũ của ngài nằm đúng chỗ của nó đi; mũ là để che 
đầu mà. 

ÔXRIC - Xin đội ơn Điện hạ; trời nóng quá đi mất. 

HAMLET - Không, ngài ạ, trời rét lắm; gió bấc kia mà. 

ÔXRIC - Thật thế, thưa Điện hạ, trời cũng khá rét đấy. 

HAMLET - Ay thế mà tôi lại cho là nóng nực, oi bức lắm, hay là vì 
cái tạng người tôi nó... (1) 

ÔXRIC - Thật thế ạ, thưa Điện hạ, oi bức lắm, y như thể là... tôi 
cũng không hiểu tại sao như thế! Nhưng, thưa Điện hạ, Chúa 
thượng ban lệnh cho tôi được thưa lại để người rõ, Chúa thượng 
đã đặt một cái cược rất lớn về tính mệnh của Điện hạ. Bẩm 
Điện hạ, việc đó nguyên là như thế này... 

HAMLET - Ngài nhớ cho, tôi đã xin ngài... 

Ra hiệu cho Ôxric đội mũ lên 

ÔXRIC - Dạ không, xin Điện hạ miễn thứ cho; như thế này tôi 
thấy dễ chịu hơn, thật thế; thưa Điện hạ quý mến, công tử 
Laơctơ vừa mới trở về triều; xin người hãy tin lời tôi nói: 
chàng thật đúng là một bậc vương tôn công tử, trọn vẹn đức 
tài, xã giao lịch thiệp, dung mạo hào hoa. Vâng, nếu muốn 
nói cho thật là xác đáng, thì chàng quả là tấm địa đồ, cuốn 
lịch mẫu cho tất cả hàng quý tộc. Rồi Điện hạ sẽ được tìm 
thấy, dễ mấy ai sánh được một bậc vương tôn cổng tử lắm 
tài nhiều đức như chàng. 

HAMLET - Thưa ngài, thật công tử không còn chịu sót chịu thiệt 
chút nào khi được ngài giới thiệu. Tuy nhiên, tôi biết, nếu cứ 
tán dương như vậy, thì e đến phải xóa nhòa cả phép toán của 
trí nhớ, chẳng hóa lại đi quá xa tài đức của công tử hay sao! 
Nếu như đừng vì nhiệt thành mà tán quá xa sự thật, thì tôi 
coi công tử là một người vào hạng đặc biệt, vừa quý lại vừa 
hiếm, đến nỗi muốn nói cho xác đáng, thì phải nói: chỉ có 
hình của công tử trong gương mới giống được công tử thôi, 
còn kẻ nào khác muôn đua đòi thì chỉ là cái bóng của công tử 
không hơn. 


(1) Nguyên văn: or my complexion; có bản in là: for my complexion (hiểu là: đôi với 
cái tạng người tôi). 



282 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔXRIC - Bẩm, Điện hạ nói về công tử đúng quá ạ. 

HAMLET - Để làm gì kia chứ, hử ngài? Ta hao hơi phí sức điểm tô 
cho cái chàng công tử này để làm gì kia chứ? 

ÔXRIC - Thưa Điện hạ! 

HÔRAXIÔ - Lẽ nào người ta lại không thể diễn đạt được bằng một 
ngôn ngữ khác? Xin ngài cứ làm như thế cho, thưa ngài. 

HAMLET - Lôi cái chàng công tử này ra để làm gì kia chứ? 

ỒXRIC - Laơctơ ấy ư? 

HÔRAXIÔ ( nói riêng một mình ) - Hầu bao của hắn đã cạn rồi. Hắn 
đã tiêu mất sạch những lời nói vàng ngọc của hắn. 

HAMLET - Phải chính chàng ta, thưa ngài. 

ÔXRIC - Tôi biết, Điện hạ không phải là không rõ... 

HAMLET - Mong rằng ngài rõ thưa ngài. Nhưng thật thế, dù ngài 
có rõ, thì điều đó cũng chẳng lợi ích gì cho tôi đâu. Nào, 
thưa ngài? 

ÔXRIC - Điện hạ không phải là không rõ Laơctơ tài năng đến bực nào. 

HAMLET - Tôi không dám nói thực điều đó đâu, e rằng phải đem 
chàng ra để so sánh với tài tôi. 

Nhưng mà, muôn biết rõ một kẻ khác, điều cốt yếu là phải 
biết rõ mình. 

ÔXRIC - Thưa ngài, tôi muôn nói công tử rất có tài sử dụng vũ khí; 
theo như lời đồn, thì chẳng có ai sánh kịp tài chàng. 

HAMLET - Sử dụng vũ khí gì? 

ÔXRIC - Trường kiếm vào đoản đao. 

HAMLET - Đó là hai vũ khí của chàng. Ờ, được thôi. 

ÔXRIC - Thưa ngài, Chúa thượng đã đánh cuộc với công tử sáu con 
ngựa xứ Bacbari; đối lại công tử đã đưa ra đặt cược, theo như 
tôi biết, sáu trường kiếm và đoản đao của nước Pháp, có đủ cả 
phụ tùng, vòng đai, dây nịt cùng các thứ khác, những ba “cỗ” 
thật là tuyệt, trông rất vừa ý, rất vừa vặn nắm tay, thật là vô 
cùng quý giá. 

HAMLET - Ngài bảo “cỗ” là có ý nói cái gì? 



HAMLET 


283 


HÔRAXIÔ - Tôi biết, mỗi lời của ngài phải có chú thích kèm theo 
trước khi ngừng thì người ta mới hiểu được. 

ÔXRIC - Thưa người, “cỗ” tức là bộ dây nịt đấy ạ. 

HAMLET - Ngài nên chờ cho khi nào chúng ta kéo theo một cỗ đại 
bác bên mình rồi hẵng gọi thế, chắc sẽ hợp hơn. Trong khi chờ 
đợi, xin cứ gọi là bộ dây nịt cho. Nhưng thôi, nói tiếp đi: sáu 
con ngựa xứ Bácbari đối lại sáu thanh gươm nước Pháp, có cả 
phụ tùng, và ba cỗ thật là vô cùng quý giá. Nước Pháp đánh 
cược với nước Đan Mạch như thế đấy. Nhưng này, tại sao ngài 
lại gọi đó là đánh cược nhỉ? 

ÔXRIC - Thưa ngài, Chúa thượng, thưa ngài, đã cam đoan là cứ 
mười hai hiệp giao đấu giữa ngài và Laơctơ thì chàng chỉ có 
thể thắng ngài dược ba hiệp là cùng. Còn Laơctơ thì lại cam 
đoan rằng cứ mười hai hiệp, chàng sẽ thắng chín. Nếu Điện hạ 
đáp lời mời thì công tử sẽ vui lòng thi tài ngay. 

HAMLET - Nếu ta đáp “không” thì sao? 

ÔXRIC - Tôi cứ nghĩ, thưa Điện hạ, người sẽ đương đầu với cuộc thử 
thách ấy. 

HAMLET - Thưa ngài, ta sẽ dạo bước trong gian phòng rộng này, ồ 
nơi đây. Phải chi Chúa thượng vui lòng, thì lúc này là giờ nghỉ 
của ta đây. Hãy mang gươm lại đây, và nếu chàng muốn, nếu 
Chúa thượng cứ giữ ý định của mình, thì nếu có thể ta sẽ 
thắng cho Chúa thượng được cuộc. Nếu không thì ta sẽ không 
được gì ngoài sự nhục nhã và bị ăn đòn thêm. 

ÔXRIC - Tôi có thể tâu trình lại như lời Người vừa nói chăng? 

HAMLET - Đúng như thế đấy, ngài nhé, vẽ vời thế nào là tùy nơi sở 
trường của ngài. 

ÔXRIC - Bẩm, bao giờ tôi cũng xin nguyện hết lòng cùng Điện hạ. 

HAM LE T - Xin đa tạ, đa tạ. 

Ôxric vào 

Hắn tự nguyện như thế kể cũng phải. Không còn ai có thể 
thay hắn để khua môi múa mép trong việc này. 

HÔRAXIÔ - Con chào mào này đã phá trứng chạy ra còn đội nguyên 
cái vỏ trên đầu. 



284 


VV1LL1AM SHAKESPEARE 


HAMLET - Hẳn là ngày bé trước khi bú mẹ, hắn còn mân mê 
nghịch hoài bầu vú. Hắn là hạng người như thê" đấy - có biết 
bao nhiêu người cùng một loại như hắn, tôi biết mà, những 
của ấy thời buổi ô trọc này chứa chất đầy rẫy. Hắn chỉ lo 
khoác cho mình bộ cánh rồ sộp, thật đúng kiểu thời trang, 
nhưng đó chỉ là một cái bọt xà phòng, chỉ lòe người ta được 
lúc đầu, mà lòe ngay cả những người thành thạo nhất; 
nhưng nếu ta thử thổi phào lên một cái, là nó vỡ tan ngay 
cho mà xem. 

Một đại thần ra 

ĐẠI THẦN - Thưa Điện hạ, Chúa thượng đã sai Ôxric đến thưa 
chuyện cùng Điện hạ, khi trở về ông ta đã tâu lại rằng Điện hạ 
đang đợi lệnh Chúa thượng ở phòng này. Chúa thượng sai tôi 
đến hỏi, Điện hạ có vui lòng giữ ý định đấu gươm cùng Laơctơ, 
hay là người muôn gác lại chờ một dịp khác. 

HAMLET - Tôi vẫn giữ nguyên những ý định của mình: những ý 
định đó phù hợp với ý muốn của Chúa thượng; Chúa thượng nói 
lên là tôi sẵn sàng ngay, bây giờ hay bất cứ lúc nào, miễn là 
lúc đó tôi cũng được sẵn sàng như bây giờ. 

ĐẠI THẨN - Chúa thượng, Hoàng hậu cùng bá quan sẽ xuông đây 
ngay đấy ạ. 

HAMLET - Hay quá nhỉ! 

ĐẠI THẦN - Thưa, Hoàng hậu có tỏ ý Người muốn Điện hạ nói với 
Laơctơ vài lời ân cần trước khi giao đấu. 

HAMLET - Hoàng hậu khuyên tôi điều hay đấy. 

Đại thần vào 

HÔRAXIÔ - E người bị thua cuộc mất, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Tôi không tin như thế. Từ ngày Laơctơ sang Pháp, tôi 
vẫn luyện tập luôn; nhờ lợi điểm ấy tôi sẽ thắng cuộc. Nhưng, 
bạn ạ, bạn có biết không, lòng tôi sao mà bồn chồn làm vậy. 
Nhưng tôi cũng chẳng hề chi! 

HÔRAXIÔ - Thế nhưng, thưa Điện hạ quý mến... 

HAMLET - Song đó chỉ là một sự điên rồ; một điều linh cảm chỉ làm 
cho đàn bà sợ hãi. 



HAMLET 


285 


HÔRAXIÔ - Nếu Điện hạ thấy trong lòng có chút gì băn khoăn e 
ngại, xin người hãy nghe theo tâm linh của mình. Tôi sẽ ra 
ngăn họ lại, nói rằng Điện hạ chưa chuẩn bị xong. 

HAMLET - Ay chớ! Chúng ta bất chấp cả điềm xấu. Một con 
chim sẻ rơi xuống còn có thần linh định đoạt. Nếu việc phải 
xảy ra bây giờ, thì về sau không xảy ra nữa; nếu về sau sẽ 
không xảy ra thì phải xảy ra bây giờ, nếu không phải bây 
giờ, ắt là phải xảy ra về sau. Sẵn sàng làm tất cả. Vì nào 
có ai giữ được cái gì sau khi từ biệt cuộc đời, vậy dù cho từ 
biệt sớm đi nữa, cũng có sao đâu? Cứ để cho việc phải xảy 
ra xảy ra đi. 

Tiếng kèn tiếng trống vang lên, các võ quan ra, 
mang theo gươm và bao tay. Vua, Hoàng hậu, Laơctơ cùng bá quan ra. 

Một cái bàn đã dọn sẵn, trên có bình rượu 

VƯA - Con lại đây, Hamlet, lại đây, và hãy nắm lấy bàn tay Trẫm 
đưa cho này. 

Vua đặt bàn tay của Laơctơ vào tay Hamlet 

HAMLET - Thưa tiên sinh, xin người tha thứ cho. Tôi đã làm 
điều xúc phạm đến tiên sinh, xin tiên sinh tha thứ vì tiên 
sinh vốn là người quân tử. Mọi người ở đây đều biết, mà 
chắc tiên sinh cũng đã nghe nói tôi bị đọa đày vào vòng 
điên loạn thảm hại đến thế nào. Tất cả những gì tôi đã 
làm, tổn thương đến tình cảm, danh dự tiên sinh khiến 
người phải phẫn nộ, tôi xin công bố ỏ đây rằng những cái 
đó đều là điên dại. Phải chăng Hamlet đã xúc phạm Laơctơ? 
Không, Hamlet không đời nào như thế. Khi Hamlet đã mất 
tự chủ, khi Hamlet không còn là Hamlet nữa mà xúc phạm 
Laơctơ thì thực không phải là Hamlet làm, Hamlet chối cãi 
điều đó. 

Vậy ai làm? Sự điên dại của hắn. Nếu thế thì chính Hamlet 
lại là người bị xúc phạm; sự điên dại kia là kẻ thù của gã 
Hamlet đáng thương. Thưa tiên sinh, nhân cuộc hội kiến này, 
xin cho phép tôi được thanh minh rằng tôi không có ý định gì 
xấu xa. Xin tiên sinh lấy lượng khoan dung tha thứ, vì như tôi 
đã lỡ bắn một mũi tên qua mái nhà mà không may lại trúng 
phải người anh em của mình. 



286 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LAƠCTƠ - Tôi đã được thỏa mãn về tình cảm, tuy trong trường 
hợp này nó phải thôi thúc tôi quyết liệt trả thù. Nhưng danh 
dự tôi không cho tôi được phép lui bước, được phép hòa giải, 
nếu như không có các bậc đại nhân cao niên đáng kính nào 
dạy bảo cho điều đó và công bố rằng tuy hòa giải mà tên tuổi 
của tôi vẫn không bị hoen ố. Nhưng cho đến lúc ấy, tôi xin 
hứa lấy tình anh em đối đáp lại tình anh em của Điện hạ, 
không dám đơn sai. 

HAMLET - Tôi vui lòng nhận lời hứa ấy, và xin sẽ ngay thực 
trong cuộc giao đấu anh em này. Hãy trao gươm cho chúng 
ta. Nào! 

LAƠCTƠ - Nào, cho tôi một chiếc. 

HAMLET - Laơctơ ạ, tôi chỉ là một mảnh kim khí (1) để làm cho 
tiên sinh thêm nổi bật mà thôi. Tài nghệ của tiên sinh 
trước sự dốt nát của tôi, khác nào ngôi sao sáng rực trong 
đêm tối. 

LAƠCTƠ - Người giễu cợt tôi, thưa Điện hạ. 

HAMLET - Không đâu, xin thề. 

VƯA - Oxric, khanh hãy trao gươm đấu cho họ. Hiền diệt Hamlet, 
con biết cược đặt như thế nào rồi chứ? 

HAMLET - Biết lắm chứ, tâu Bệ hạ. Đức chí tôn đã cược phần thắng 
về bên yếu hơn mà. 

VUA - Trẫm không lo ngại điều đó đâu. Trẫm đã được xem tài 
của cả hai. Nhưng Laơctơ kém tài hơn, thì phần thắng vẫn 
về ta. 

LAƠCTƠ - Thanh gươm đấu này nặng quá. Cho tôi một thanh khác. 

HAMLET - Cái này vừa tay tôi lắm. Cả hai đều dài bằng nhau chứ? 

Hai người sửa soạn giao đấu 

ÔXRIC - Vâng, thưa Điện hạ kính mến. 

VƯA - Hãy mang rượu bày trên bàn kia cho ta. Nếu Hamlet đâm 
trúng đòn thứ nhất hay đòn thứ nhì, hoặc trả đòn ở hiệp thứ 
ba, các khanh hãy ra lệnh cho tất cả các khẩu thần công nổ 


(1) Ý nói: một mảnh kim khí làm nền cho một viên ngọc cốt để làm tôn giá viên 
ngọc. Đây là một lôi nói lịch sự thời Elizabet. 



HAMLET 


287 


ran lên cùng một lúc. Bấy giờ Chúa thượng sẽ nâng cốc uôúìg 
mừng sức khỏe của Hamlet, người sẽ bỏ vào cốc rượu một 
viên ngọc đắt giá hơn tất cả mọi viên ngọc đính trên vương 
miện của bcín đời vua Đan Mạch liên tiếp kế truyền. Mang 
rượu ngay ra đây! Tiếng chiêng sẽ truyền báo cho tiếng 
trống, tiếng trống cho súng thần công ồ bên ngoài, súng 
thần công truyền báo lên trời xanh, trời xanh lại truyền báo 
xuống mặt đất, rằng: “Chúa thượng đang uống mừng 
Hamlet!”. Nào, bắt đầu đi - còn chư khanh, các giám quan, 
khá chú mục nhìn! 

HAMLET - Nào, mời tiên sinh. 

LAƠCTƠ - Nào, mời Điện hạ. 

Họ giao đấu 

HAMLET - Một nhé. 

LAƠCTƠ - Không. 

HAMLET - Giám quan đâu? 

ÔXRIC - Một điểm rồi, rõ trúng một điểm rồi. 

LAƠCTƠ - Được, tiếp đi. 

VUA - Ngừng lại! Để cho Trẫm uống đã. Hamlet, ta mừng viên ngọc 
này cho con đấy. Ta uống mừng con đây! 

Chiêng trống vang lên, một loạt súng nổ ran 
Các ngươi khá mang cốc rượu này cho thái tử. 

HAMLET - Để ta đấu xong hiệp này đã. Cứ để rượu đấy, chốc 
nữa. Nào. 

Họ giao đấu 

Lại điểm nữa. Tiên sinh nói sao? 

LAƠCTƠ - Trúng rồi, một điểm, tôi nhận. 

VUA - Con trai chúng ta ắt thắng. 

HẬU - Người nó đẫy đà, sắp hết hơi mất. Thôi lại đây, Hamlet con 
ơi, cầm lấy tấm khăn này mà lau trán đi. Mẹ sẽ uống mừng 
con thắng cuộc, Hamlet ạ. 

HAMLET - Đội ơn Lệnh bà! 

VUA - Giectrut ái khanh, chớ có uống! 

HẬU - Tâu Bệ hạ, thiếp phải uống chứ. Xin Bệ hạ lượng thứ cho. 
(Uống). 



288 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


VUA (nói một mình) - Rượu ấy có thuốc độc; chậm quá mất rồi! 
HAMLET - Thưa Lệnh bà, thần không dám uống. Xin để cho lát nữa. 
HẬU - Lại đây, mẹ lau mặt cho con. 

LAƠCTƠ - Tâu Bệ hạ, thần sẽ đâm trúng lần này. 

VUA - Ta không tin. 

LAƠCTƠ ( nói một mình ) - Tuy nhiên hầu như trái với lương tâm ta. 
HAMLET - Nào, hiệp thứ ba. Laơctơ ạ, tiên sinh chỉ đùa thôi. Xin 
tiên sinh trổ hết tài nghệ đi cho. Tôi e tiên sinh chỉ coi tôi như 
một đứa trẻ. 

LAƠCTƠ - Sao Điện hạ lại nói vậy? Xin coi chừng! 

Họ giao đấu 

ÔXKIC - Không, bất phân thắng phụ. 

LAƠCTƠ - Đến lượt Điện hạ đấy! 

Laơctơ đâm Hamlet bị thương. Liền đó, 
họ hăng máu xông lên, cướp đổi lấy gươm của nhau 
rồi Hamlet củng đâm Laơctơ bị thương 

VUA - Quân bay, cản họ ra! Họ nổi nóng cả rồi! 

HAMLET - Không, cứ đấu tiếp đi. 

Hoàng hậu gục ngã 

ÔXRIC - Hoàng hậu sao thế kia? Chao ôi! 

HÔRAXIỒ - Cả hai người bị đổ máu! Điện hạ có làm sao không? 
ỒXKIC - Laơctơ, công tử có làm sao không? 

LAƠCTƠ - Hừ, Ôxric tiên sinh ạ, tôi có khác gì con gà rừng 
mắc phải bẫy của chính nó. Tôi chết, chính bởi sự lừa dôi 
của tôi! 

HAMLET - Hoàng hậu làm sao thế? 

VƯA - Vì nhìn thấy máu, người ngã ra bất tỉnh. 

HẬU - Không phải, không phải! Rượu kia, rượu kia! Ôi, Hamlet con 
yêu của mẹ ơi! Rượu kia! Rượu kia! Mẹ bị đầu độc rồi! 

Chết 

HAMLET - A... khốn nạn! Quân đâu! Đóng kín hết cửa lại. Phản bội! 
Tìm ra kẻ phản bội cho ta! 



HAMLET 


289 


LAƠCTƠ - Nó đấy, Hamlet! Hamlet ơi, anh bị giết rồi không còn 
phương thuốc nào trên đời này cứu nổi anh! Con người của anh 
không còn sống được đến một nửa giờ nữa đâu. Cái vật phản 
bội đang nằm trên tay anh đó: mũi gươm không bịt và bị tẩm 
thuốc độc! Sự lừa dối hèn mạt đã quay lại giết hại tôi đây! Hỡi 
ơi! Tôi sẽ nằm xuống đất này, chẳng bao giờ còn trở dậy được 
nữa. Mẹ anh đã bị đầu độc. Tôi kiệt lực rồi! Tên vua, tên vua 
kia là thủ phạm đó! 

HAMLET - Mũi gươm cũng bị tẩm thuốc độc à? Thế thì, độc dược ơi, 
làm nhiệm vụ của mi đi thôi! 

Đâm nhà vua 

TẤT CẢ - Phản trắc! Phản trắc! 

VUA - Ôi, hỡi quần thần, hãy hộ vệ ta! Ta chỉ mới bị thương thôi. 

HAMLET - Này đây, tên Đan Mạch khốn kiếp, loạn luân, sát nhân, 
uống cho hết cốc rượu này đi. Mi thấy viên ngọc của mi trong 
đó chứ? Hãy đi theo mẹ ta. 

Vua chết 

LAƠCTƠ - Đáng tội y lắm. Chính tay y đã tẩm thuốc độc ấy. Hamỉet 
cao quý! Chúng ta hãy cùng tha thứ cho nhau. Cái chết của tôi 
và của cha tôi không do anh gây nên tội, cũng như cái chết của 
anh không phải là tội của tôi! 

Laơctơ chết 

HAMLET - Cầu Chúa giải thoát cho anh! Tôi cũng theo anh. Tôi 
chết đây. Hôraxiô ơi! Mẫu hậu bất hạnh, xin vĩnh biệt mẹ! Hơi 
những người đang mục kích cuộc tai biến, mặt mày xanh xám 
và run sợ, những vai câm hay chỉ là khán giả của tấn thảm 
kịch này! Phải chi ta còn có thời gian, ta sẽ kể hết cho các 
ngươi nghe - nhưng than ôi! Tử thần là sứ giả tàn bạo có hề 
chậm trễ bao giờ! Thôi, thì đành vậy. Hôraxiô bạn ơi, tôi chết 
đây. Xin bạn hãy sống, để chứng minh và giải oan cho tôi trước 
những người bất bình về tôi. 

HÔRAXIỒ - Xin Điện hạ đừng nghĩ thế. Tôi là một người Đan Mạch. 
Rượu độc còn lại đây kia. 

HAMLET - Nếu bạn là một người chân chính, xin hãy đưa cho 
tôi cốc rượu. Đưa cho tôi ngay! Trời đất ơi, đưa ngay đi! Ổi, 
lạy Chúa! Hôraxiô, danh dự của tôi sẽ bị hoen ô" nhục nhã 


19 - SECHXPIA 



290 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đến thế nào nếu như tôi chết đi mà thiên hạ vẫn còn chưa 
biết rõ mọi điều ám muội kia. Nếu như lòng bạn vẫn còn 
tha thiết đối với tôi, xin hãy nán lùi phút giây sung sướng 
được siêu thoát, kéo dài thêm ít nữa cuộc sống nhọc nhằn 
trên cõi đời ô trọc này, để kể rõ ngọn ngành câu chuyện 
của tôi! 

Có tiếng bước chân rầm rập từ phía xa. 

Hàng loạt súng nổ 

Tiếng gi ồn ào như chinh chiến thế vậy? 

ÔXRIC - Đấy là Fortinbrat vừa chinh phục nước Ba Lan thắng trận 
trở về, ra lệnh bắn hàng loạt đại bác để nghênh tiếp các sứ 
thần Anh Cát Lợi. 

HAMLET - Ôi, tôi chết, Hôraxiô! Thuốc độc ác nghiệt ngấm sâu làm 
mờ trí tuệ của tôi rồi! Tôi không còn sống được nữa để nghe tin 
từ Anh Cát Lợi. Nhưng tôi đoán trước, Fortinbrat thế nào cũng 
được tuyển lên ngôi báu, lời trối trăng của tôi cũng là để tán 
đồng việc đó. Xin bạn hãy kể lại giúp với chàng dù nhiều hay 
ít, mọi hoàn cảnh đã gây nên tình trạng này. Còn lại bây giờ, 
chỉ là tịch mịch vô biên! 

Chết 

HỒRAXIÔ - Thế là một trái tim cao cả đã tan vỡ rồi, thái tử kính 
yêu ơi, xin vĩnh biệt người! cầu xin các thiên thần cử khúc 
hoan tống để người yên giấc ngàn thu. 

Tiếng bước chân rẩm rập ở bèn trong 
Sao lại có tiếng trống, ở đâu đến vậy? 

Fortinbrat, các sứ giả Anh Cát Lợi và các tùy tùng ra, 
theo sau có tiếng kèn trống và cờ xí rực rỡ 

FORTINBRAT - Cảnh tượng ấy ở đâu? 

HÔRAXIÔ - Ngài muốn được mục kích gì? Nếu chỉ muốn thấy những 
thảm họa và kinh ngạc, thì khỏi tìm đâu xa nữa. 

FORTINBRAT - Những thi hài kia đang réo sôi cừu hận. Ôi tử thần 
kiêu bạc! Ngươi muốn mở cuộc đình đám gì trong cái nhà mồ 
muôn thuở, mà chỉ mới giáng một đòn thôi, ngươi đã làm đổ 
máu bao nhiêu người trong hoàng gia như thế? 



HAMLET 


291 


MỘT SỨ GlẢ - Cảnh tượng này thật là kinh khủng. Chúng tôi 
mang lệnh báo của vương quốc Anh Cát Lợi đến đây chậm 
quá mất rồi. Đôi tai lẽ ra phải nghe những lời tâu bày của 
chúng tôi, giờ đây đã vô tri vô giác rồi. Nếu chúng tôi nói 
rằng lệnh trên đã được thừa hành, Rôdencran và 
Ghinđơnxtơn đã bị xử tử, thì chúng tôi biết nhận lời cảm tạ 
của ai bây giờ? 

HÔRAXIÔ - Không phải do miệng ông ta nói ra đâu, dù cho ông 
ta có còn sông để nói lời cảm tạ. Ông ta có ra lệnh giết họ 
bao giờ? Nhưng vì các ngài đến đúng lúc xảy ra cuộc đổ 
máu này, thưa các ngài từ mặt trận Ba Lan trở về, và thưa 
các ngài từ vương quốc Anh Cát Lợi sang đây - xin các 
ngài hãy ra lệnh cho mang những thi hài này đặt cao trên 
linh sảng trưđc mặt mọi người, để cho tôi đây có thể kể lại 
với tất cả những người chưa hay biết, đầu đuôi sự việc đã 
xảy ra. Các ngài sẽ được nghe nói đến những hành động 
bất nhân bất nghĩa, những hành động đẫm máu, tàn bạo, 
những án quyết bất thường, những vụ giết.chóc không ngờ; 
những cái chết mà nguyên nhân là sự lừa đảo và ý định 
hung bạo; rồi, đến khi mọi việc kết thúc, thì những âm 
mưu đen tối đã thất bại và rơi trd lại vào đầu những kẻ 
chủ mưu. Tất cả những điều đó, tôi đây cổ thể kể lại tường 
tận đúng sự thật. 

FORTINBRAT - Ta cần nghe kể lại lập tức. Hãy cho vời bá quan thiết 
triều ngay. Ta đây thật lấy làm đau lòng mà hưởng vinh hiển 
trong giờ phút này. Nhưng tại vương quốc này ta còn có những 
đặc quyền không thể nào quên được, cho nên bây giờ ta đến đây 
để thu hồi lại. 

HÔRAXIÔ - Về điều đó, tôi cũng có trách nhiệm phải nói lại lời 
trối trăng của một người mà tiếng nói còn lôi cuốn được 
nhiều tiếng nói khác. Nhưng ta chớ nên trì hoãn, giữa lúc 
bao nhiêu tâm trí đang bị kích động, bàng hoàng, xin hãy đề 
phòng mọi âm mưu và nhầm lẫn có thể xảy ra, gây thêm 
nhiều tai họa khác. 

FORTINBRAT - Xin bốn vị tưđng quân, hãy khiêng thi hài 
Hamlet như một vị võ tướng, đặt lên linh sàng. Nếu có lên 



292 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ngôi trị vì, người ắt xứng là một đức vua hiền minh. Khi 
rước người đi, nhạc binh sẽ cử lên, và việc an táng người sẽ 
tiến hành theo quân lễ. Khá dọn các thi hài này đi. Một 
cảnh tượng như thế này là chỉ để cho chiến địa, ở đây, 
không thích hợp. Nào, hãy ra lệnh cho quân sĩ bắn một 
tràng đại bác để tống tiễn. 

Họ từ từ đi vào. 

Một tràng đại bác nổ ran. 



ÔTENLÔ 


Bi kịch năm hồi 
NGUYỄN VĂN SỸ dịch 



In theo cuôn: Uyliêm Sêcxpia, Măcbet-Côriôlanut-Ôtenlô , 
Nxb Văn học, Hà Nội, 1972. 



TIỂU DÂN VÊ 
ÔTENLÔ 


Shakespeare lấy cốt truyện Ôtenlô trong cuốn truyện Ecatommli của 
nhà văn Ý Giranđi Xintiô (Giovan Baista Giraldi Cintio, 1504-1573). 

Shakespeare viết vở Ồtenlô năm nào, vấn đề này đã được nhiều nhà 
nghiền cứu về Shakespeare bàn luận, và cho đến nay vẫn chưa xác định 
được dứt khoát. Nói chung, đa số cho rằng vở Ôtenlô được sáng tác và 
trình diễn vào khoảng năm 1604, và theo Lônguôc Sãmbrơn (Longworth 
Chambrun), trong cuốn sách nghiên cứu của ông Tìm lại Shakespeare, thì 
Ôtenlô được trình diễn lần đầu tiên vào ngày 1-11-1604, cho vua Giềrn đệ 
nhất và hoàng hậu Đan Mạch xem. Nhưng Malon (Malone), một nhà 
nghiên cứu Shakespeare có uy tín lớn, cùng một số nhà nghiền cứu Ảnh, 
Đức lại khẳng định là năm 1611. Cách đây nhiều năm, một học giả Anh, 
ông G.Pâynơ Côliơ (G.Payne Collier), trong khi sưu tầm tài liệu viết cuốn 
Lịch sử sân khấu Anh (History of the English stage) đã phát hiện trong 
đám hồ sơ lưu trữ của Britgiơuôttơ Haoxơ (Bridgewater House) một bản 
viết tay ghi lại những chi tiễu của vợ chồng huân tước Tôma Êgơtơn 
(Thomas Egerton) trong dịp đốn tiếp nữ hoàng Anh tại lâu đài Herơphin 
(Harefield) năm 1602, trong đó có mục ghi như sau: "Mồng 6 tháng tám 
1602: thưởng các nghệ nhân, diễn viên và diễn viên múa, trong đó có 10 
livrơ cho đoàn kịch Bơcbigiơ (Burbage) diễn vở Ôtenlò: 64 livrơ, 18 silinh, 
40 penxơ". 

Như vậy là ít nhất vở Ôtenlô củng đã có từ 1602. 

Nội dung câu chuyện của Xintiô chỉ là một chuyện ghen tuông đơn 
giản. Tên người là Mô và tên gã hiệu úy củng không rõ. Kết thúc câu 
chuyện, qua lời Đixđêmôna (Shakespeare chuyển thành Đexđêmôna) nói 
khi chết, tác giả chỉ cảnh cáo các cô gái Ý khống nên lấy chồng khác màu 
da, tôn giáo và lối sống. 

Cốt truyện ấy vào tay Shakespeare đã trở thành một bi kịch thè thảm 
của tình yèu và lòng ghen tuông, một tác phẩm bất hủ, cùng với các vở 



296 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Hamlet, Măcbet, Rômêô và Juliet, Côriôlanut v.v... mãi mãi là di sản vô 
cùng quý báu trong kho tàng văn học của nhân loại. 

Thiên tài vĩ đại Shakespeare đã xây dựng các nhân vật chính trong 
vở Ôtenlô thành những con người sinh động, phong phú lạ lùng. 

Otenlô trở thành điển hình của con người "không sáng suốt trong tình 
yêu, đã yêu quá say đắm". Ôtenlô giết vợ không phải vì không còn yếu 
Đexđêmôna, cũng không phải vì lòng căm tức tầm thường, mà vì đã thất 
vọng đến điên cuồng trong niềm tin tưởng lớn nhất của mình: "Bản chất 
Ôtenlô không phải là con người cả ghen, mà là con người cả tin" (Puskin). 
Chính vì thế mà sau khi Iagô bị lột mặt nạ, biết Đexđêmôna oan, Ôtenlô, 
"con người có cặp mắt chán chường, tuy không quen mủi lòng, củng đã rơi 
lệ chan hòa", không phải chỉ vì hối hận thương tiếc, mà còn vì sung sướng 
thấy Đexđêmôna vẫn là con người mình hằng tin tưởng. Cho nên sáng tác 
của Shakespeare, tuy bi thảm, vẫn thắm đượm một niềm tin ở con người, 
một thái độ lạc quan đối với cuộc sống. Một điểm đáng chú ý đặc biệt là 
Shakespeare sáng tác và trình diễn Ôtenlô giữa lúc xã hội châu Âu mang 
nặng những thành kiến miệt thị người da đen, việc buôn người nô lệ da 
đen đang thịnh hành, người da đen bị coi như một thứ hàng hóa, như bầy 
gia súc. Do đó, riêng một việc Shakespeare đưa một người da đen châu 
Phi lên sân khấu trong vai chính, mà lại là một nhân vật tài ba lỗi lạc, 
tâm hồn cao thượng, "tuy đen mà đẹp", theo cái nghĩa đầy đủ của nó, 
riêng một việc đó cũng cho ta thấy tầm tư tưởng lớn lao của Shakespeare 
đã vượt quá thời đại của ông. 

Về Iagô, nhân vật này đã được coi như một sáng tạo kỳ diệu của 
Shakespeare và đã trở thành điển hình ở cửa miệng mọi người về lòng 
nham hiểm, quỷ quyệt, gian ngoan. Chỉ vì không được chấp nhận làm phó 
tướng, nghi ngờ Ôtenlô có tình ý với vợ y, y đã không từ một thủ đoạn 
nào, không lùi bước trước một sự nhẫn tâm nào để trả thù. Iagô đã được 
coi như "nhân vật xấu xa, tàn ác và xảo trá nhất trong văn học thế giới" 
và về phương diện đó, có người còn xếp Iagô đứng trên cả Mêphixtôphêlet 
trong vở Fauxt của Gơt, tuy Mêphixtôphêlet chính là ác quỷ hiện hình. 

Vở Ồtenlô không những vĩ đại về mặt xây dựng nhân vật, mà còn là 
tiêu biểu cho trước tác của Shakespeare về mặt bố cục chặt chẽ, cân đối, sự 
phát triển logic rất tự nhiên của các tính cách và về phong cách của 
Shakespeare. ơ đây, ông sử dụng cả văn xuôi, thơ có vần, thơ không vần 
và thơ trữ tình, mỗi thể loại vào một tình huống thích hợp, để diễn tả với 
tác dụng đạt nhất. 

Dịch Otenlô là một công việc khó khăn. Lời văn của tác giả vừa điêu 
luyện, tinh vỉ, súc tích, lại vừa là lối văn cổ của thời Êlừabet, có những từ 
đến nay các nhà nghiên cứu Shakespeare vẫn còn tranh cãi và chưa nhất 



ÔTENLÔ 


297 


trí được với nhau (1) . Hơn nữa, trong tất cả các vở kịch của Shakespeare, 
bản in vở Ồtenlô có nhiều điểm rắc rối nhất. Theo Đuyvan (Goerges 
Duval), có bảy bản in củ khác nhau từ 1622 đến 1685. Ông Alêcxanđrơ 
Benjam (Alexandre Beljame), một nhà nghiên cứu Shakespeare vạch ra 
ràng: vở Ôtenlô có 3.240 câu, "trong số đó có 1590 câu giống y như nhau 
trong cả bảy bản củ..." tức là còn lại 1650 câu cần phải nghiên cứuỉ 

Lần này dịch lại otenlô, chúng tôi theo bản in của Nhà xuất bản 
Collins - London Glasgou) (The Complete Works of Shakespeare) và nhằm 
mục đích chủ yếu là cố gắng theo sát nguyễn bản mà chuyển qua văn xuôi 
tiếng Việt, cố gắng tôn trọng những hình ảnh, lối viết, cách diễn tả, các 
điển cố... của tác giả, ở mức tối đa; cố nhiên là tránh lủng củng, ngô nghê, 
tối nghĩa. 

Trong khi dịch, chúng tôi có tham khảo một số bản dịch, trong đó có 
bản Pháp văn của Đuyvan (năm 1926, đã được Viện Hàn lâm Văn học 
Pháp khen thưởng) và bản dịch Việt văn của Nhà xuất bản Văn hóa 
(1963). Vì trình độ có hạn, chúng tôi chắc còn có nhiều thiếu sót, nhưng 
nếu bản dịch này có thể làm cơ sở cho những bản dịch sau đây hay hơn, 
đạt hơn nữa, ngày càng xứng đáng với thiên tài lớn của Shakespeare, thì 
cố gắng của chúng tôi củng có thể xem như đã đạt được mục đích. 

NGƯỜI DỊCH 


(1) Chúng tôi có chú thích một số chỗ để bạn đọc có một ý niệm về những sự tranh 
cãi này. 



NHÂN VẬT 


Thống lãnh Vơnidơ 
BRABANXIÔ 

Một nguyên lão 

Các nguyên lão khác 
GRAXIANÔ 

Em trai Brahanxiô 

LÔĐÔVICÔ 

Họ hàng nhà Brahanxiô 

ÔTENLÔ 

Quý tộc người Mô phục vụ cho Vơnidơ 

CAXIÔ 

Phó tướng của Ôtenlô 

IAGÔ 

Hiệu úy của Ôtenlô 

RÔĐÊRIGÔ 

Một quý tộc người Vơnidơ 

MÔNTANÔ 

Trấn thủ đảo Saiprơt trước 

Hề 

khi Ôtenỉô thay thế 

Đầy tớ của Ôtenlô 

Người truyền lệnh 
ĐEXĐÊMỒNA 

Con gái Brabanxiô và là vợ Ôtenlô 

ÊMILYA 

Vợ Iagô 

BIANCA 

Nhân tình của Caxiô 


Các sĩ quan, quý tộc, người báo tin, nhạc công, 
người truyền lệnh, thủy thủ, tùy tùng v.v... 

Hồi Một xảy ra tại Vơnidơ, còn các hồi khác diễn 
ra tại một hải cảng ở Saiprơt 



HỔI MỘT 


CẢNH I 

Vơnidơ - Một phố 


Rôđêrigô và Iagô ra 

RÔĐÊRIGÔ - Thôi đừng nói nữa! Tệ thật, Iagồ, anh, người vẫn coi túi 
tiền của tôi như mình, hẳn anh biết việc đó, vậy mà... 

IAGÔ - Trời ơi! Nhưng ông có chịu nghe tôi nói đâu chứ! Ngay như 
tôi mà có nằm mơ thấy một chuyện như thế thì xin ông cứ gớm 
ngay cái mặt tôi đây. 

RÔĐÊRIGÔ - Trước kia anh bảo tôi là anh vẫn căm thù nó kia mà! 

IAGÔ - Nếu không phải như vậy, ông cứ khinh đứt tôi đi. Ba vị 
quyền thế trong thành phô" này đích thân đến kính cẩn khẩn 
cầu nó cử tôi làm phó tướng của nó, - thành thực mà nói, tôi 
cũng biết giá trị của tôi lắm chứ, tôi không phải là không 
xứng đáng cái chân ấy. Thế mà nó tự cao, tự mãn, dùng 
những lời lẽ quanh co, huênh hoang, đầy rẫy những danh từ 
quân sự để đánh bài lảng, rồi cuối cùng, nó đã từ chối những 
người giđi thiệu tôi, nói rằng: "Sự thực là tôi đã chọn phó 
tướng rồi." Và người ấy là thế nào kia chứ? Một kẻ chỉ biết 
tính toán, một thằng Maicơn Caxiô, một dân Florenxơ (1) , một 
gã hầu như lúc nào cũng chỉ bám lấy gái đẹp; một người chưa 
hề cầm quân ra trận bao giờ; về bài binh bố trận, không biết 
gì hơn một mụ gái già, họa chăng biết ít lý thuyết sách vd, 
mà về cái đó thì nhừng chấp chính quan áo thụng cũng có 
thể bàn luận thao thao không kém; chỉ ba hoa suông mà 


(1) Ý nói dân trong đất liền, không thạo nghề đi biển, thủy chiến. 



300 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chẳng có một chút thực tiễn gì, tất cả tài thao lược của hắn 
chỉ có vậy thôi. Thế mà hắn lại được chọn đấy, ông ạ. Còn 
tôi đây, mà chính mắt tên Mô đã từng thấy được thử thách ở 
Rôt, ở Saiprơt và nhiều chiến trường khác, nơi theo đạo Gia 
tô cố, nơi theo tà đạo có, thế mà tôi bị trái gió nằm im (1) vì 
cái tên kế toán, cái thằng đếm thẻ ấy. Nó gặp thời làm nên 
phó tướng, còn tôi - lạy Chúa, chức với tước - vẫn chỉ là hiệu 
úy của ngài Mô. 

RÔĐÊRIGÔ - Thề có trời, tôi muốn làm đao phủ treo cổ nó. 

IAGÔ - Hừ, thật vô kế khả thi, con đường công danh nó trớ trêu như 
vậy đấy. Người ta tiến bằng thư từ nói lót, bằng cảm tình riêng, 
chứ không theo lối thâm niên, anh phó tiếp lên thay anh 
trưởng. Đấy, ông nghĩ xem, như vậy, tôi còn có lý do gi để yêu 
cái thằng Mô ấy được. 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi mà thế thì tôi không theo hắn nữa. 

IAGÔ - Ông ơi, xin ông cứ yên tâm. Tôi theo hắn chẳng qua là lợi 
dụng hắn để thực hiện ý đồ của tôi. Chúng ta không phải ai 
cũng làm thầy cả, mà những kẻ làm thầy cũng không phải tất 
cả đều được kẻ dưới trung thành thực sự. Ông sẽ thấy nhiều 
thằng khôn nạn khúm núm khom lưng, cô" bám lây cái kiếp 
nô lệ hèn hạ mà mòn mỏi cuộc đời, chẳng khác gì con lừa hầu 
chủ, chỉ vì miếng ăn, rồi khi về già bị tống cổ đi. Đánh cho 
chết những thằng thực thà hèn hạ đó. Có những người khác, 
bề ngoài làm ra vẻ tận tụy với nhiệm vụ, nhưng thực tâm chỉ 
chăm lo đến bản thân; bề ngoài vờ ra sức phục vụ quan trên, 
nhưng thực ra chỉ là lợi dụng mà mưu ích riêng; một khi đã 
vinh hoa phú quý, họ chỉ còn tôn trọng bản thân họ thôi. 
Những người đó ít nhiều còn có chút bản lĩnh, và tôi xin nói 
thực, tôi thuộc loại người này. Vì, thưa ông, cũng chắc chắn 
như tên ông là Rôđêrigô, tôi mà là thằng Mô thì tôi còn 
muôn là Iagô làm gì nữa: tôi theo hắn chẳng qua chỉ là theo 
bản thân tôi mà thôi. Có trời chứng giám, đâu phải vì yêu 
hắn hay vì bổn phận đôi vđi hắn, chẳng qua tôi làm ra thế vì 
mục đích riêng của tôi. Vì rằng, làm gì cũng tính toán trừ 
phi tôi muốn phơi bày tim gan tôi trên cánh tay áo cho quạ 
rỉa, đời nào tôi lại để hành vi bên ngoài làm lộ ý đồ thầm 


(1) Lối nói của thủy quân. 



ÔTENLÔ 


301 


kín, tâm sự riêng tư; tôi không phải là con người như bề 
ngoài của tôi đâu. 

RÔĐÊRIGÔ - Gã môi dày mà thành công thì số nó may biết mấy! 

IAGÔ - Hãy đến gọi ông bố cô ta, đánh thức ông lão dậy! Bám riết 
lấy thằng kia, đầu độc niềm vui của nó, bêu riếu nó ngoài đường 
phố; khích họ hàng nhà cô ta và, dù cho nó đang ở nơi tốt lành 
cũng thả ruồi nhặng vào làm cho nó khổ sở; dù nó đang vui 
thật là vui, cũng quấy rối làm cho nó điêu đứng bực bội, cho 
niềm vui của nó cũng phải giảm sút. 

RÔĐÊRIGÔ - Nhà bố cô ta đây rồi. Để tôi gọi to nhé! 

ĨAGỒ - Ông gọi to lên. Giọng phải như sợ hãi, la hét cho khủng 
khiếp vào, như thể đang đêm do bất cẩn xảy ra hỏa hoạn giữa 
thành phố đông đúc. 

RÔĐÊRIGÔ - Oi, cụ Brabanxiô ơi! Ngài Brabanxiô ơi! 

IAGÔ - Dậy đi! Oi cụ Brabanxiô! Có trộm, có trộm, có trộm! Phải 
cẩn thận nhà cửa, giữ gìn cô con gái cụ, trông nom đồ đạc đấy! 
Có trộm! Có trộm! 

Brabanxiô hiện ra ở cửa sổ bên trên 

BRABANXIÔ - Làm sao mà gọi rầm lên thế? Có chuyện gì vậy? 

RÔĐÊRIGÔ - Thưa ngài, gia quyến ngài có đủ mặt ở nhà không ạ? 

IAGÔ - Cửa ngõ có đóng khóa cẩn thận không ạ? 

BRABANXIÔ - ơ! Tại sao các ông lại hỏi như vậy? 

IAGÔ - Trời ơi! Thưa ngài, ngài mất trộm rồi đấy; vì danh dự của 
ngài, xin ngài mặc quần áo vào! Trái tim ngài đã tan vỡ, ngài 
mất một nửa linh hồn rồi. Giờ này, đúng vào giờ phút này, 
ngay giữa giờ phút này, con dê cụ đen sì (1) đang phủ con cừu 
non trắng trẻo của ngài đấy! Dậy đi, dậy đi, ngài! Hãy rung 
chuông đánh thức tất cả nhân dân thành phố đang ngủ ngáy 
khò khò dậy! Nếu không, con quỷ kia sẽ biến ngài thành ông 
ngoại bây giờ! Dậy đi, ngài! 

BRABANXIÔ - Thế nào, các anh điên đấy à? 


(1) Ram : cừu đực. Chúng tôi chuyển là dê cụ cho hợp với lôi nói thông thường chê 
bai, khinh bỉ. 



302 


WILLIAM SHAKESPEARE 


RÔĐÊRIGÔ - Thưa đại nhân hết sức tôn kính, ngài có nhận ra tiếng 
tôi nói không ạ? 

BRABANXIÔ - Không; anh là ai? 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi là Rôđêrigô. 

BRABANXIÔ - Thế thì lại càng đáng ghét. Tao dã cấm mày không 
được lảng vảng trước cổng nhà tao kia mà! Tao dã nói thẳng 
vào mặt mày là tao không có gả con gái tao cho mày. Thế mà 
đêm hôm thế này, trong lúc điên cuồng, mày tọng cho đầy diều, 
uống cho say khướt, rồi đến đây trêu chọc hồn láo, làm mất giấc 
nghỉ của tao! 

RÔĐÊRIGÔ - Thưa ngài, thưa ngài, thưa ngài... 

BRABANXIÔ - Nhưng mày phải biết rằng cái tính tao và địa vị của 
tao có đủ quyền lực để làm cho mày rồi phải khôn khổ về 
chuyện này. 

RÔĐÊRIGÔ - Xin ngài hãy bình tâm. 

BRABANXIÔ - Tại sao mày lại bảo với tao là có trộm? Đây là thành 
phố Vơnidơ. Nhà tao đâu phải là một kho thóc. 

RÔĐÊRIGÔ Thưa ngài Brabanxiô hết sức tôn nghiêm, tôi đến đây 
với một tấm lòng chất phác, trong sáng. 

IAGÔ - Trời ơi, ngài là người nếu có bị ma quỷ xúi giục thì cũng thôi 
không thờ phụng Chúa nữa. Bởi vì chúng tôi đến đây là để giúp 
ngài, ngài lại cho chúng tôi là quân vô lại; rồi đây con gái ngài 
sẽ bị con ngựa Bacbari (1) nó nhẩy; ngài sẽ có những đứa cháu hí 
lên để chào ngài; anh em họ ngài sẽ là những con ngựa đua; 
con cháu ngài sẽ là lũ ngựa tơ. 

BRABANXIÔ - Mày là thằng khốn nạn hỗn láo nào vậy? 

IAGÔ - Thưa ngài, tôi là một người đến mách cho ngài biết lúc 
này cô con gái ngài đang cùng thằng Mô làm con vật hai 
lưng đấy (2) . 

BRABANXIÔ - Mày là một thằng đểu. 

IAGÔ - Ngài là... một vị nguyên lão. 


(1) Miền Bắc Phi. 

(2) Shakespeare mượn thành ngữ này của Pháp. Trong tác phẩm của văn hào Pháp 
Rabơle (thời Shakespeare đã có bản dịch tiếng Anh nói đến thành ngữ "làm con 
vật hai lưng"). 



ÔTENLÔ 


303 


BRABANXIÔ - Rôđêrigô, tao biết mày, tội này mày sẽ phải chịu. 

IAGÔ - Thưa ngài, tôi sẵn lòng chịu hết thảy. Nhưng xin ngài hãy 
cho biết có phải do ngài vui lòng thuận tình cho phép - như tôi 
thấy phần nào quả có như thế - mà cô con gái xinh đẹp của 
ngài, giữa lúc đêm hôm khuya khoắt này, với một kẻ theo hầu 
chẳng ra gì, chỉ là một thằng lái đò, một tên vô lại, ai có tiền 
thuê cũng được, đã đến cho bàn tay thô tục của thằng Mô dâm 
đãng nó vần. Nếu ngài đã biết việc này và cho phép thì quả 
chúng tôi đã hỗn láo cả gan xúc phạm tđi ngài. Nhược bằng 
ngài không biết gì về việc đó, thì phép lịch sự cho thấy chính 
ngài đã mắng oan chúng tôi. Ngài cũng đừng nên nghĩ rằng vì 
thiếu ý thức lịch sự mà chúng tôi đến đây để bỡn cợt ngài. Cô 
con gái ngài, nếu ngài không cho phép, tôi xin nhắc lại, quả 
đã lỗi đạo nghiêm trọng, đem cả bổn phận, sắc đẹp, tài trí và 
vận mệnh gắn bó với một tên ngoại bang lô" lăng, giang hồ 
lang bạt nay đây mai đó. Xin ngài hãy cho tìm kiếm ngay 
xem: nếu cô ấy vẫn còn ở trong khuê phòng hay trong nhà 
ngài, thì xin ngài cứ đưa tôi ra trước pháp luật về tội đã lừa 
dối ngài. 

BIiABANXIÔ - Chúng bay đâu, đánh lửa lên! Đưa ta một cây nến! 
Đánh thức tất cả mọi người dậy! Việc này đúng như ta nằm mê 
thấy; chỉ nghĩ rằng chuyện này cỏ thể là thực, ta cũng đã thấy 
uất lắm rồi. Đánh lửa lên, kìa, đánh lửa lên! 

Từ trên cửa sổ đi vào 

IAGÔ - Thôi chào ông, tôi phải cáo biệt. Thực không tiện và còn 
nguy hiểm cho địa vị của tôi, nếu tôi phải ra tòa đối chất với 
thằng Mô, mà tất nhiên sẽ là như thế nếu tôi còn nấn ná ở lại 
đây. Tôi biết chắc rằng, dù cho việc này có thể làm nó bị khiển 
trách, nhưng Nhà nước không thể đuổi nó mà không nguy 
hiểm. Vì nó đã được mộ để dùng vào chiến sự ở Saiprơt với 
những lý do nghiêm trọng (mà lúc này đây, những lý do đó đã 
trở thành sự việc có thật) {1) đến nỗi dù (2) có tận tâm tận sức, các 
vị cầm đầu Nhà nưđc cũng không kiếm đâu ra được người nào 
vào cỡ nó để đảm đương công việc. Vì thế, tuy tôi căm ghét nó 


(1) Thời ấy, -Vênidơ chỉ dùng lính đánh thuê nưórc ngoài để tiến hành chiến tranh. 

(2> Bản của Đuyvan: dù để cứu linh hồn họ, các vị cũng không thể giao cho một 
người khác vào cỡ nó để đảm đương công việc. 



304 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


như căm ghét mọi cực hình nơi địa ngục, nhưng vì sự cần thiết 
của cuộc sống trước mắt, tôi vẫn phải dong cờ trưng biển tỏ ra 
yêu mến nó, nhưng thực ra chỉ là bề ngoài mà thôi. Để chắc 
chắn tìm được nó, ông cứ dẫn người đến tìm ở phía Xưởng đóng 
tàu (1) . Tôi sẽ có mặt ở đấy với nó. Thôi, chào ông. 

Vào 

Brabanxỉô từ dưới nhà ra cùng với gia nhăn cầm đuốc 

BRABANXIÔ - Nỗi bất hạnh quả là có thực! Con gái ta đã đi đâu mất. 
Còn mong đợi gì nữa ở tuổi già vô vị, ngoài niềm cay đắng! 
Này, Rôđêrigô, anh trông thấy nó ở đâu? Ôi, đứa con gái vô 
phúc! Anh nói là với thằng Mô phải không? Ai còn muốn làm 
cha nữa! Sao anh lại biết là nó? Ôi, nó đã lừa tôi quá sức tưởng 
tượng! Nó đã nói gì với anh? Lấy thêm đuốc nữa ra đây! Đánh 
thức tất cả mọi người thân thuộc của ta dậy. Anh nghĩ liệu 
chúng nó đã thành hôn chưa? 

RÔĐÊRIGÔ - Thành thực mà nói, tôi cho là chúng đã thành hôn rồi. 

BRABANXIÔ - Trời ơi! Nó trốn ra bằng cách nào? Ôi, dòng máu phản 
phúc! Hỡi những người làm cha, từ nay đừng có tin con gái các 
người nừa, hãy xem hành động của chúng đấy! Phải chăng có 
những thứ bùa bả có thể mê hoặc được cái tuổi thanh niên 
trong trắng trinh bạch? Rôđêrigô, anh đọc sách có thấy nói gì 
như thế không? 

RÔĐÊRIGÔ - Thưa ngài có đấy ạ. 

BRABANXIÔ - Gọi chú em ta dậy. Ôi, giá như ta gả quách nó cho 
anh!... Một số đi lối này, một sô" đi ngả kia... Anh có biết đến 
đâu thì tóm được nó với thằng Mô không? 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi nghĩ tôi có thể tìm ra tên Mô, nếu ngài đem một 
toán gia nhân hộ tông đi theo tôi. 

BRABANXIÔ - Phiền anh, anh hãy dẫn đường cho. Ta sẽ sục tìm 
từng nhà một, ta có đủ quyền ra lệnh cho họ... Mang theo vũ 
khí, chúng bay! Và đánh thức mấy viên sĩ quan trực đêm dậy. 
Thôi, ta đi, anh Rôđêrigô thân mến... Ta sẽ không quên công 
lao khó nhọc của anh. 

Tất cả vào 


(1) Sagỉttlary : nhà ở của tướng lĩnh trong công binh xưởng, hoặc xưởng đóng tàu ở 
Vênidơ (theo Cassel và Longworth Chambrim). 



ÔTENLÔ 


305 


CẢNH II 

Vơnidơ - Một phố khác 


Ôtenlô, Iagô ra cùng với một số 
tùy tùng cầm đuốc 

IAGÔ - Mặc dầu làm cái nghề đánh nhau này tôi đã từng giết nhiều 
người, nhưng tôi vẫn cho rằng vô cớ giết người là có tội với 
lương tâm. Đôi khi tôi thiếu cái tính tàn bạo hung ác để được 
việc cho mình. Có đến chín mười lần tôi đã định thí cho lão 
mấy nhát vào mạng sườn. 

ÔTENLÔ - Thôi, cứ để thế lại hơn. 

IAGÔ - Nhưng lão cứ lảm nhảm, nói năng những lời đê tiện, khiêu 
khích hết sức dể bôi nhọ danh dự tướng quân, khiến tôi bản 
tính vốn chẳng hiền lành gì mấy, thật khó mà nhịn dược. 
Nhưng, thưa tướng quân, ngài dã thực sự làm lễ thành hôn 
chưa? Ngài hãy tin chắc rằng ông già nguyên lão đó rất được 
lòng người và tiếng nói của lão còn có uy lực mạnh gấp đôi 
tiếng nói của ngài thống lãnh: lão sẽ bắt ngài ly dị, hoặc luật 
pháp, cộng với quyền lực của lão gây thêm sức ép, sẽ cho phép 
lão có đủ cách để trói buộc, hãm hại ngài. 

ÔTENLỒ - Cứ mặc cho ông lão tức giận: công lao của ta đối với Hội 
đồng Nhà nước (1) sẽ át tất cả những lời ông lão kêu ca. Tuy 
nhiên, mọi người còn chưa biết cái điều mà ta sẽ công bố khi ta 
thấy vinh dự để nói ra là: ta thuộc dòng dõi những người đã 
từng ngự trên ngai vàng và tài đức ta thật xứng với cái diễm 
phúc đáng tự hào mà ta đã giành được. lagô, ta nói để anh biết, 
nếu không vì yêu nàng Đexđêmôna kiều diễm thì dù có đổi tất 
cả kho tàng trên đời ta cũng không chịu dem ràng buộc, giam 
hãm cuộc đời tự do phóng khoáng của ta. Nhưng kìa, đàng xa 
kia có ánh sáng gì vậy? 

IAGÔ - Đấy là cha nàng thức dậy cùng đi với một số bạn hữu. Tướng 
quân nên lánh vào bên trong thì hơn. 


(1) Signiory: Vênidơ do một thống lãnh dứng đầu, quyền hạn bị hạn chế bởi một 
thứ Hội đồng Nhà nước ( Sỉgniory) và một Nguyên lão viện (Senate). 


20 - SECHXPIA 



306 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔTENLÔ - Không. Ta phải để cho họ gặp. Công lao, chức vị và tâm 
hồn trong sáng của ta sẽ cho họ thấy ta đúng với con người của 
ta. Có phải họ không? 

IAGÔ - Trời, ... có lẽ không phải. 

Caxiô ra cùng với một số sĩ quan cầm đuốc 

ÔTENLÔ - À, mấy người nhà quan thống lãnh và ồng phó tướng của 
ta! Chào các bạn, chúc các bạn một đêm tốt lành! Có tin gì vậy? 

CAXIÔ - Thưa chủ tướng, quan thống lãnh gửi lời chào chủ tướng và 
mời chủ tướng gấp gấp lại ngay tức khắc (1) . 

ỘTENLÔ - Ông có biết việc gì không? 

CAXIÔ - Theo như tôi thiển đoán thì hẳn là có chuyện gì ở Saiprơt. 
Một chuyện khá khẩn cấp. Chính đêm nay, hạm đội đã liên 
tiếp phái đến mười hai tên quân liên lạc, nối gót nhau về cấp 
báo; nhiều chấp chính quan đã thức dậy, đến nghị hội với quan 
thống lãnh tại tư thất của ngài và có lệnh triệu tập chủ tướng 
đến gấp, nhưng vì không thấy chủ tướng ở nhà, nên Nguyên lão 
viện đã phái ba đoàn đi tìm. 

ÔTENLÔ - May mà ông tìm thấy tôi. Đợi tôi vào trong nhà dặn dò 
đôi lời rồi sẽ ra đi với ông ngay. 

Vào 

CAXIÔ - Ông hiệu úy, chủ tướng làm gì ở đây thế? 

IAGÔ - Xin thú thực, đêm nay chủ tướng vừa mới đoạt được một 
chiếc tàu cạn, rất quý giá (2) . Nếu chiến lợi phẩm này mà được 
tuyên bố hợp pháp thì chủ tướng sẽ không rời ra đâu. 

CAXIÔ - Ông nói gì tôi không hiểu. 

IAGÔ - Chủ tướng đã lấy vợ. 

CAXIÔ - Lấy ai? 

IAGÔ - Lấy... 

Ôtenlô ra 

-Chủ tướng đi chứ? 

ÔTENLÔ - Ông cùng đi với chúng tôi. 

(1) And requires your haste-post-haste appéarance even on the instant. Thời 

Shakespeare, trên các thư từ hỏa tốc có ghi: Haste, post, haste. 

(2) Carack (do từ Tây Ban Nha caracca ) là một loại tàu đắt tiền. 



ÔTENLÔ 


307 


CAXIÔ - Kìa, lại một toán khác đi tìm chủ tướng. 

IAGÔ - Đấy là ông Brabanxiô. Xin chủ tướng để ý đề phòng. Ông ta 
đến với ý đồ không tốt. 

Brabanxiô, Rôđêrigô cùng một số 
sĩ quan cầm đuốc và vũ khí ra 

ÔTENLÔ - Ai! Đứng lại. 

RÔĐÊRIGÔ - Thưa ngài, chính tên Mô đấy. 

BRABANXIÔ - Đánh chết nó đi, đồ trộm cắp! 

Hai hên cùng tuốt gươm 

IAGÔ - Này, ông Rôđêrigô! Xin ông ra tay, tôi xin tiếp. 

ÔTENLÔ - Hãy tra những thanh gươm quý của các ngài vào vỏ, kẻo 
để sương làm gỉ. Thưa ngài nguyên lão, ngài nên lấy tuổi tác để 
sai khiến hơn là dùng vũ khí. 

BRABANXIÔ - Ồ, thằng trộm cắp khốn nạn, mày giấu con gái tao ở 
đâu? Mày là đồ ma quỷ, hẳn mày đã chài nó; hỏi tất cả những 
người hiểu biết xem, nếu con bé không phải bùa phải bả, thì 
sao vốn là đứa nhu mì, đẹp đẽ và sung sướng làm vậy, một đứa 
vẫn khăng khăng phản đôi việc hôn nhân, từ chối bao nhiêu 
đám vương tôn công tử khôi ngô giầu có ở nước ta, thế mà nay 
lại cam chịu để dư luận chê cười, trốn đám thị tỳ đến nấp vào 
cái ngực đen bồ hóng của một đứa như mày, một kẻ sinh ra để 
nát người ta chứ không phải để làm cho người vui thích. Thiên 
hạ hãy thử xét xem, rõ ràng là mày đã dùng ma thuật để mê 
hoặc nó; nó còn non trẻ, mày quyến rũ nó, mày cho nó uống bùa 
ngải làm cho nó mê mẩn tâm thần... (1) . Tao sẽ đưa việc này ra 
công lý, nhưng sự thể cũng đã rõ ràng rồi. Vì thế tao bắt trói 
mày lại về tội lừa gạt thiên hạ, sử dụng những tà thuật phi 
pháp đã bị nghiêm cấm. Hãy tóm lấy nó. Nếu nó cố tình kháng 
cự, cứ quật cổ nó xuống, nó chết cũng dược. 

ÔTENLÔ - Hãy ngừng tay lại, các bạn của tôi, và cả các vị nữa! 
Nếu quả phải dùng vũ lực thì không cần ai nhắc tôi cũng biết. 
Ngài muốn tôi bây giờ phải đi đâu để trả lời sự buộc tội này 
của ngài? 


(1) Thời ấy, người ta tin là có bùa yêu. Nghị hội Anh đã xử Gian Grây (Zeanne 
Grey) về tội đã "bỏ bùa” cho vua Eđuac đệ tứ. Và ở Vênidơ, luật pháp cấm dùng 
bùa yêu, coi đó là một trọng tội. 



308 


WILLIAM SHAKESPEARE 


BRABANXIÔ - Đi vào tù! Cho đến hết thời gian pháp luật quy định 
và xong thủ tục tô" tụng, người ta đòi mày ra tòa. 

ÔTENLÔ - Nếu tôi vâng lời ngài thì sẽ ra sao? Làm sao lệnh quan 
thông lãnh có thể thực hiện được, sứ giả triệu tập tôi đến hầu 
ngài về một việc khẩn cấp của quốc gia hiện đang còn ở bên 
cạnh tôi đây? 

MỘT SĨ QUAN - Kính thưa ngài nguyên lão kính mến, quả có thế. 
Quan thống lãnh hiện đương họp bàn và tôi tin chắc cũng đã có 
lệnh mời cả ngài nữa. 

BRABANXIÔ - Thế nào, quan thống lãnh đương họp bàn ư! Giữa lúc 
đêm hôm khuya khoắt thế này ư! Thôi được, các người dẫn nó 
đi. Việc của ta cũng không phải chuyện nhỏ. Ngay quan thống 
lãnh hoặc bất cứ một vị đồng viện nào của ta cũng không thể 
không coi việc ta bị xúc phạm như chính mình bị xúc phạm. Vì 
nếu làm ngơ những việc như thế này, thì lũ nô tỳ, tà giáo sẽ có 
ngày cầm đầu cai trị mọi người. 

Vào cả 


CẢNH III 

Vơnidơ - Phòng Hội đồng 


Thống lãnh cùng một số nguyễn lão 
ngồi quanh một cái bàn. Một số sĩ quan đứng túc trực 

THỐNG LÃNH - Các tin này không khớp nhau nên khó mà tin được. 

NGUYÊN LÃO I - Thực thế, tin tức mâu thuẫn nhau. Tôi nhận được 
báo cáo nói: một trăm linh bảy chiến thuyền. 

THỐNG LÃNH - Tin tôi nhận được lại có một trăm bốn mươi. 

NGUYÊN LÃO II - Còn tôi lại là hai trăm. Nhưng, tuy những tin đó 
có chênh nhau về con số (trong những trường hợp như thế này, 
báo cáo chỉ là phòng chừng, có những chỗ khác nhau cũng là 
thường), tất cả đều xác nhận là có một hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ 
đang giong buồm tiến đến Saiprơt. 



ÔTENLÔ 


309 


THỐNG LÃNH - Có vậy, như thế cũng đã đủ để nhận định được rồi. 
Không phải vì con sô" đếm sai mà tôi có thể yên tâm được, riêng 
sự việc chủ yếu cũng đủ làm tôi lo ngại. 

MỘT THỦY THỦ (bên trong hậu trường) - Này, có ai đấy không? Có 
ai đấy không? 

SĨ QUAN I - Có liên lạc đưa tin từ hạm đội về. 

Một thủy thủ ra 

THỐNG LÃNH - Thế nào, có việc gì vậy? 

THỦY THỦ - Chiến thuyền Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang đi về phía đảo 
Rôt, nên ngài Angiêlô sai tôi về đây cấp báo với Chính phủ. 

THỐNG LÃNH - Các ngài nghĩ thế nào về sự thay đổi này? 

NGUYÊN LÃO I - Lấy lý trí mà cân nhắc kỹ, việc này không thể có 
được. Đây chỉ là một kế nghi binh để đánh lạc hướng chúng ta. 
Xét kỹ giá trị của đảo Saiprơt đối với người Thổ thì ta thấy 
ngay, vì phải quan tâm đến Saiprơt nhiều hơn Rôt, chúng dễ 
quyết định đánh Saiprơt hơn, nhất là Saiprơt về mặt phòng thủ 
kém hẳn Rôt vốn được trang bị mạnh hơn. Nếu ta suy tính như 
thế thì ta phải thấy người Thổ không đến nỗi vụng dại gì mà 
bỏ lại hòn đảo họ quan tâm đến nhất, không tính đến một cuộc 
tấn công dễ dàng ăn chắc để đi rước lấy một mối nguy hiểm 
không có lợi. 

THỐNG LÃNH - Đúng, chắc chắn là chúng không nhằm đảo Rôt. 

SĨ QUAN I - Kìa lại có tin. 

Một người đưa tin ra 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Thưa quan thông lãnh tôn nghiêm, quân Thổ 
giong thuyền chạy thẳng đến đảo Rôt. Trên đường, chúng lại có 
một hạm đội nữa đến tăng viện. 

NGUYÊN LÃO I - Đúng như tôi đã nghĩ. Theo ngươi thì có bao nhiêu 
chiến thuyền? 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Ba chục chiếc. Nhưng, giờ đây họ đã lộn trở lại và 
không còn úp mở gì nữa, đang tiến về phía Saiprơt. Ngài 
Môntanô, người bộ hạ trung thành và hết sức anh dũng của 
ngài, tự thấy có bổn phận phải sai chúng tôi về cấp báo và xin 
các ngài vững tin ở ông ta. 

THỐNG LÃNH - Vậy chắc chắn là chúng tiến về Saiprơt. Ông Maccut 
Luxicôt hiện có ở trong thành phô" không? 



310 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


NGƯYÊN LÃO I - Ông ấy hiện đang ở Florenxơ. 

THỐNG LÃNH - Hãy viết thư hỏa tốc cho ông ta ngay. 

NGUYÊN LẢO I - Kìa, ông Brabanxiô và dũng tướng người Mô đang đến. 

Brabanxiô, Ôtenlô, Iagô, Rôđêrigồ 
và một số sĩ quan ra 

THỐNG LÃNH - Tướng quân Ôtenlô anh dũng, chúng tôi cần đến 
tướng quân ngay để chống lại quân Thổ Nhĩ Kỳ, kẻ thù chung 
của chúng ta. (Với Brabanxiô)- Chào ngài nguyên lão. Tôi không 
trông thấy ngài. Đêm nay, chúng tôi đang cần đến lời khuyên 
bảo và sự giúp đỡ của ngài. 

BRABANXIÔ - Tôi cũng đang cần đến lời khuyên bảo và sự giúp đỡ 
của các ngài. Xin ngài rộng lượng tha thứ cho; không phải vì 
chức vụ của tôi hay vì nghe tin nước nhà có việc mà tôi thức 
dậy. Cũng chẳng phải vì quan tâm đến lợi ích chung, bởi vì nỗi 
đau buồn riêng của tôi quá mãnh liệt, quá tràn lan, đã lấn át 
chìm ngập mọi nỗi lo phiền khác, và đến giờ vẫn y nguyên 
không biến đổi. 

THỐNG LÃNH - Có chuyện gì vậy? 

BRABANXIÔ - Con gái tôi! Ôi, con gái tôi! 

THỐNG LÃNH VÀ CÁC NGUYÊN LÃO - Chết rồi sao? 

BRABANXIÔ - Vâng, đối với tôi nó chết rồi. Nó đã bị người ta quyến 
rũ, cướp đi trong tay tôi, nó đã bị người ta mê hoặc bằng bùa 
mê thuốc lú của tụi lang băm. Vì nhất định là phải có yêu thuật 
dính vào thì mới khiến được một con người bản chất vốn không 
suy nhược, không đui mù, ngu ngốc, đi vào con đường lầm lạc 
đến như thế. 

THỐNG LÃNH - Đối với kẻ khốn nạn đã dùng những thủ đoạn đê 
tiện ấy để lệnh ái mất trí và ngài mất con gái, ngài cứ việc 
nghiêm khắc áp dụng pháp luật mà xét xử theo ý ngài, bất kỳ 
kẻ đó là ai, dù là con trai tôi cũng vậy. 

BRABANXIÔ - Tôi xin hết sức cảm ơn ngài. Kẻ phạm tội là tên này, 
chính tên Mô đây, mà hình như vì có quốc sự, ngài đã hạ lệnh 
đặc biệt triệu đến. 

THỐNG LÃNH VÀ CÁC NGUYÊN LÃO - Thực là đáng tiếc! 

THỐNG LÃNH (nói vói ồtenlô) - về phần tướng quân, tướng quân trả 
lời ra sao? 



ÔTENLÔ 


311 


BRABANXIÔ - Còn nói gì nữa, sự thực là như thế. 

ÔTENLÔ - Thưa các ngài nguyên lão hết sức quyền thế, tôn nghiêm 
và đáng kính, các bề trên cao cả và quý mến của tôi. Vâng, 
đúng là tôi đã đem con gái ngài nguyên lão đi; và cũng đúng là 
tôi đã cùng nàng thành hôn. Tất cả tội lỗi của tôi đầu đuôi chỉ 
có thế. Tôi vốn là kẻ ăn nói thô lỗ, không được trời phú cho cái 
tài ăn nói mềm mỏng của thời bình; vì đôi cánh tay tôi đây, từ 
năm lên bảy cho đến nay, trừ chín độ trăng tròn vừa qua, chỉ 
biết có tung hoành chôn sa trường lều trại san sát. Trong cái 
thế giới mênh mông này, tôi chẳng biết được gì mấy để nói, 
ngoài những chuyện binh đao chiến trận. Cho nên, dù có nói để 
tự bênh vực mình tôi cũng không thể tô vẽ được gì cho cái lý 
của tôi. Tuy nhiên, nếu các ngài kiên nhẫn lắng nghe, tôi sẽ xin 
kể lại với các ngài bằng những lời lẽ mộc mạc, ngắn gọn, lai 
lịch cuộc tình duyên của tôi, những thứ thuốc mê, bùa ngải, 
những lời phù chú, ma thuật mà tôi đã dùng (vì tôi bị buộc tội 
là đã dùng những phương tiện ấy) để chinh phục con gái ngài 
nguyên lão đây. 

BRABANXIÔ - Một đứa con gái nhút nhát, hết sức nhu mì và dịu 
dàng, động một tí đã đỏ mặt, thế mà bất chấp cả bản tính, tuổi 
còn non trẻ, không nghĩ gì đến đất nước, đến danh giá, bất 
chấp tất cả, đã phải lòng một kẻ mà chỉ nhìn thấy nó cũng đã 
sợ rồi. Phải là người xét đoán sai lệch nhầm lẫn hết sức mới 
thừa nhận được rằng một đứa con gái hoàn hảo như vậy, lại có 
thể lầm lạc đến thế, đi ngược lại mọi quy luật của thiên nhiên. 
Phải khám phá ra những bùa phép xảo quyệt của ma quỷ mới 
hiểu được sự tình này. Vậy, tôi khẳng định lại một lần nữa, là 
nhất định hắn đã cho con bé uống một thứ thuốc gì có tác dụng 
mạnh mẽ đến máu huyết, hoặc một thứ rượu gì đã được phù 
phép nhằm mục đích đó. 

THỐNG LÃNH - Khẳng định chưa phải là minh chứng, cần đưa ra 
những bằng cớ chắc chắn, hiển nhiên hơn là những nghi ngờ 
mong manh, những phỏng đoán mơ hồ. 

NGUYÊN LÃO I - Kìa Ôtenlô, tướng quân nói đi. Có phải tướng 
quân đã dùng những biện pháp gián tiếp, thô bạo để chinh 
phục và đầu độc tình cảm của cô gái, hay đã chinh phục được 
tình yêu bằng cầu khẩn và những lời đẹp đẽ của tâm hồn nói 
với tâm hồn? 



312 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔTENLÔ - Tôi xin các ngài cho người đi tìm nàng hiện đang ở 
Xưởng đóng tàu đến đây, và cho phép nàng được trình bày về 
tôi trước mặt cha nàng. Nếu trong lời nàng trình bày, các ngài 
quả thấy tôi là kẻ xấu xa bỉ ổi, thì không những xin các ngài 
rút bỏ sự tín nhiệm của các ngài đối với tôi, băi bỏ chức vụ các 
ngài đã ban cho tôi, mà còn xin các ngài quyết án cả tính mạng 
tôi nữa. 

THỐNG LÃNH - Cho gọi Đexđêmôna lại đây. 

ÔTENLÔ - Ông hiệu úy, ông dẫn họ đi. Ông biết chỗ rõ hơn. 

ỉagô và mấy người tùy tùng vào 

Trong khi chở đợi nàng đến, tôi xin trình bày, cũng thành 
khẩn như khi xưng tội với Thượng đế, để các ngài, những bậc 
tôn nghiêm, thấy rõ tôi đã làm thế nào để chinh phục được tình 
yêu của cô tiểu thư kiều diễm ấy, cũng như nàng đã chiếm được 
trái tim tôi như thế nào. 

THỐNG LÃNH - Tướng quân nói đi. 

ÔTENLÔ - Cha nàng vốn mến tôi, thường mời tôi đến nhà chơi 
luôn và hay hỏi về cuộc đời của tôi, tỉ mỉ từng năm một, về 
những trận đánh, những cuộc hãm thành và những vận may 
rủi mà tôi dã trải qua. Tôi kể lại hết cho cha nàng nghe, từ 
hồi tôi còn thơ ấu cho đến lúc ngồi đấy thuật lại chuyện cũ. 
Tôi dã kể lại những gian nan nguy hiểm, những tai họa 
thương tâm trên đất liền, ngoài biển cả, những giờ phút tính 
mạng nghìn cân treo sợi tóc trên chiến lũy hiểm nghèo đầy 
chết chóc; những lần bị kẻ thù táo tợn bắt được đem bán làm 
nô lệ, rồi được chuộc lại, và nhiều chuyện khác trong cuộc đời 
phiêu bạt của tôi, trong đó tôi có nói đến những hang dộng 
mông mênh, những sa mạc hoang vu, những hầm đá lởm 
chởm, những núi non chọc trời... Quá trình kể chuyện của tôi 
là như vậy. Lại còn những giống người ăn thịt lẫn nhau, 
những người đầu mọc ở dưới vai (1) . Đexđêmôna rất thích nghe 
những chuyện ấy. Nhưng việc nhà thường buộc nàng phải rời 
khỏi phòng; bao giờ nàng cũng làm vội vã cho xong rồi trở lại 


(1) Thời Shakespeare, Manđêvin (Mandeville) có viết một cuốn du ký trong đó có 
nói đến những giông người đầu mọc ỏ dưới vai. Ralê (Raleigh) cũng nói đến những 
quái vật đó trong cuôh Phong cảnh Ghian (xuất bản năm 1596). Trong vở Bão táp, 
Shakespeare cũng nói tới giống quái vật này. 



ÔTENLÔ 


313 


ngay, háo hức lắng tai, nuốt từng lời tôi kể. Nhận thấy thế, 
một lần, tôi đã thừa lúc thuận tiện, khéo léo tìm cách khiến 
nàng phải thiết tha nài nỉ, yêu cầu tôi kể lại từ đầu chí cuối 
cuộc đời phiêu lưu của tôi mà nàng đã được nghe vài đoạn, 
nhưng còn lõm bõm. Tôi ưng thuận và nhiều lần làm nàng 
phải nhỏ lệ, khi kể đến những nỗi tai tương tôi phải chịu 
dựng trong thời niên thiếu. Câu chuyện kể xong, nàng thưởng 
công tôi khó nhọc bằng những tiếng thở dài, than vãn: "Quả 
là kỳ lạ, quá ư kỳ lạ. Thực thương tâm, thương tâm lạ lùng". 
Nàng những muôn giá không được nghe câu chuyện đó thì 
hơn, nhưng lại ước ao được sinh ra làm một người đàn ông 
như vậy. Nàng cám ơn tôi và bảo tôi nếu có người bạn thân 
nào yêu nàng, thì tôi chỉ cần dạy cho người ấy học cách kể lại 
câu chuyện cuộc đời tôi là đủ để nàng say mê người ấy. Nghe 
lời nói xa xôi bóng gió đó, tôi quyết định ngỏ lời. Nàng yêu 
tôi vì những nỗi gian nguy tôi đã trải qua, tôi yêu nàng vì 
nàng đã thương cảm với những nỗi gian nguy ấy. Đấy, tất cả 
ma thuật tôi đã dùng chỉ có vậy. Nàng đã đến kia, xin để 
nàng dối chứng. 

Đexđêmôna, Iagô cùng một số tùy tùng ra 

THỐNG LÃNH - Tôi nghĩ một câu chuyện như vậy thì ngay đến con 
gái tôi cũng phải xiêu lòng. Brabanxiô hiền hữu, việc đã lỡ rồi, 
ngài nên khu xử sao cho tốt nhất. Con người ta thà dùng gươm 
giáo gẫy để chống đỡ còn hơn là chỉ có hai bàn tay không. 

BRABANXIỒ - Tôi xin các ngài hãy lắng nghe con tôi nói. Nếu nó 
nhận đã dự nửa phần trong chuyện yêu đương mà tôi còn trách 
cứ người này thì xin trời tru đất diệt tôi! Lại đây, con! Trong 
tất cả các vị tôn quý ở đây, con thấy ai là người con phải vâng 
lời hơn hết? 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa cha kính mến, con thấy ở dây bổn phận của con 
bị chia xẻ làm hai. Con chịu ơn cha sinh dưỡng và dạy dỗ nên 
người; đời con và sự giáo dục của con dạy con phải kính trọng 
cha. Cha là chúa tể của con về đạo làm con, vì cho đến nay, con 
vẫn là con gái của cha. Nhưng, đây là chồng con. Cũng như 
trước kia mẹ con đã giữ tròn bổn phận đối với cha hơn cả đốì 
với ông ngoại con, con mạnh dạn xin nói là con cũng phải giữ 
tròn bổn phận như vậy đôi với Mô tướng quân, người từ nay là 
chủ vân mênh của con. 



314 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BRABANXIÔ - Thôi, Cầu Chúa phù hộ các người!... Tôi không có gì để 
nói nữa. Xin quan thống lãnh tiếp tục lo bàn việc nước. Thà 
nuôi một đứa còn hơn đẻ ra con này. Lại đây, Mô tướng quân, 
giờ đây ta vui lòng gả cho anh đứa mà như không phải việc đã 
rồi, nhất định ta từ chối... Còn con, viên ngọc quý của ta, trong 
thâm tâm ta rất lấy làm mừng ta không còn đứa con nào khác, 
vì việc con bỏ nhà trôn đi như thế sẽ khiến ta hành hạ, trói 
buộc chúng... Thưa quan thống lãnh, tôi đã nói xong. 

THỐNG LÃNH - Xin ngài cho phép tôi được thay ngài lên tiếng nêu 
một lời khuyên nhủ làm bậc thang, bậc thềm, may ra có thể 
giúp cho đôi trẻ yêu nhau này lại dược ngài yêu thương như 
trước. Khi đã không còn phương cứu chữa, chỉ cần nhìn vào cái 
điều tệ hại ghê gớm nhất trước kia đã làm ta khắc khoải lo 
âu, là mọi nỗi đau khổ sẽ chấm dứt. Than khóc một tai họa đã 
qua là cách hiệu nghiệm nhất để làm nảy ra một tai họa khác. 
Khi đã không giữ được cái mà sô" mệnh đoạt mâ"t thì lòng kiên 
nhẫn sẽ biến tác hại của cái đó thành trò bỡn cợt. Người mất 
trộm mỉm cười là đã lấy lại được một cái gì đó của- thằng ăn 
trộm, còn kẻ than vãn một nỗi đau khổ vô ích là tự mình lại 
ăn trộm mình. 

BRABANXIÔ - Vậy thì cứ để cho quân Thổ chiếm đoạt dảo Saiprơt 
của ta! Chừng nào chúng ta còn mỉm cười được là chúng ta còn 
chưa mất kia mà! Kẻ vui vẻ chịu nghe những lời khuyên nhủ, là 
kẻ lòng lâng lâng thanh thản, nghe chỉ dể tìm thấy những 
niềm an ủi. Nhưng còn kẻ vừa nghe khuyên nhủ lại vừa mang 
nặng nỗi ưu sầu trong lòng, hẳn khó lòng có thể lấy kiên nhẫn 
chống lại đau thương dược. Những lời khuyên nhủ ấy, hoặc ngọt 
hoặc đắng, dù ngọt dù đắng đến dâu, cũng mập mờ không rõ. 
Lời nói chĩ là lời nói. Tôi chưa hề thấy lời nói có thể qua lỗ tai 
mà lọt được vào một trái tim đã tan vỡ (1) . Tôi kính cẩn xin ngài 
hãy tiếp tục bàn việc quốc sự cho. 

THỐNG LÃNH - Quân Thổ hiện đang chuẩn bị lực lượng rất mạnh 
tiến về phía đảo Saiprơt. Ôtenlô, tướng quân là người biết rõ 
hơn ai hết lực lượng phòng thủ của đảo đó. Mặc dầu hiện nay ở 
Saiprơt chúng ta đă có một đại diện, tài năng được mọi người 


(1) That the bruis'd heart was pierced through the ear: câu này đã gây ra nhiều 
cuộc tranh luận và nhiều cách dịch khác nhau. Chúng tôi theo cách dịch của Duval 
(bản dịch tiếng Pháp được Viện Hàn lâm Pháp khen thưởng). 



ÔTENLÔ 


315 


thừa nhận, nhưng dư luận, vốn là chúa tể quyết định mọi việc, 
đã tỏ ý tín nhiệm tướng quân hơn. Vậy tướng quân hãy vui lòng 
tạm gác niềm vui ngời sáng của hạnh vận mới mà đảm nhiệm 
cuộc viễn chinh khó khăn, nguy hiểm này. 

ÔTENLÔ - Thưa các ngài nguyên lão tôn nghiêm, thói quen khắc 
nghiệt đã khiến tôi coi sa trường ngổn ngang sắt đá như 
chiếc giường nệm lông êm ái. Tôi xin thú thật rằng chính 
trong khó khăn gian khổ, tôi lại tìm thấy cái bản chất hăng 
hái lanh lẹn. Tôi xin đảm nhận cuộc chinh chiến chống quân 
Thổ Nhĩ Kỳ này. Do đó, tôi kính cẩn cúi đầu trước Chính phủ, 
cầu xin các vị th,u xếp thích đáng cho vợ tôi, cho nhà ở, tiền 
trợ cấp, cùng mọi tiện nghi, người hầu, xứng đáng với dòng 
dõi của nàng. 

THỐNG LÃNH - Nếu tướng quân bằng lòng thì xin cứ để phu nhân về 
ở nhà cụ thân sinh. 

BRABANXIÔ - Tôi không đồng ý như vậy. 

ÔTENLÔ - Tôi cũng không muốn thế. 

ĐEXĐÊMÔNA - Cả tôi cũng vậy, tôi cũng không muốn về ở đấy, sợ 
nhìn thấy tôi, cha tôi lại nổi giận. Thưa quan thống lãnh kính 
mến, xin ngài rộng lượng nghe tôi trình bày, rồi trong lời 
khuyên bảo, xin ngài giúp đỡ cho sự non dại của tôi. 

THỐNG LÃNH - Đexđêmôna, tiểu thư muốn gì? 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa quan thông lãnh, tôi thiết tha yêu Mô tướng 
quân nên muốn cùng chàng chung sống. Thái độ rõ ràng quyết 
liệt của tôi coi thường số mệnh có thể dã nói to lên cho thiên 
hạ rõ điều ấy. Chỉ riêng phẩm chất của chồng tôi cũng đã 
chinh phục trái tim tôi rồi. Tôi nhìn gương mặt Otenlô tướng 
quân ở nơi tâm hồn chàng, và tôi đã hiến dâng cả tâm hồn và 
sô" phận cho vinh quang và sự nghiệp anh dũng của chàng. Vì 
lẽ đó, thưa các vị, nếu để tôi ở lại như một con bướm thời bình 
trong lúc chàng ra đi chinh chiến, thì tất cả những lý do 
khiến tôi yêu chàng đều bị tước bỏ, và phải xa người thân yêu, 
lòng tôi sẽ mang nặng sầu não. Xin các ngài hãy cho tôi được 
cùng đi với chàng. 

ÔTENLÔ - Xin các ngài chuẩn y lời nàng! Có trời chứng giám, tôi 
cầu xin thế không phải để thỏa mãn lòng thèm muốn của tôi, 
không phải để làm dịu lửa dục vọng - những khao khát ái ân 



316 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tuổi thanh xuân giờ đây đã nguội lạnh (1) trong lòng tôi - cũng 
không phải vì thích thú cá nhân, mà chính là để chiều ý nàng. 
Xin trời giữ cho tấm lòng nhân hậu của các ngài đừng nghĩ 
rằng vì có nàng bên cạnh mà tôi sẽ chểnh mảng công việc to 
lớn, quan trọng các ngài đã giao phó. Không! Nếu những trò 
phù phiếm chốc lát của thần Ái tình mà làm trí óc, giác quan 
tôi mụ mẫm, suy yếu; nếu những cuộc vui thủ của tôi mà làm hư 
hỏng, trì trệ công việc, thì xin các bà nội trợ cứ đem mũ trụ của 
tôi ra làm chảo đun, và xin mặc cho mọi tai họa xấu xa, đê hèn 
nhất phá hoại thanh danh tôi. 

THỐNG LÃNH - Việc tiểu thư đi hay ở, hai người sẽ bàn riêng để 
quyết định. Lúc này việc nước đòi hỏi khẩn trương, ta phải 
nhanh chóng đối phó. 

NGUYÊN LÃO I - Tướng quân phải lên đường ngay đêm nay. 

ÔTENLÔ - Xin vui lòng. 

THỐNG LÃNH - Sáng mai chín giờ chúng ta sẽ lại họp tại dây. 
Ôtenlô, tướng quân hãy để lại một tùy tướng để sau này mang 
tới cho tướng quân mệnh lệnh của chúng tôi, cùng phẩm tước 
quyền lực mà tướng quân cần có. 

ÔTENLÔ - Nếu ngài ưng thuận, tôi sẽ xin để lại viên hiệu úy của tôi, 
một con người trung thực, đáng tin cẩn. Tôi sẽ giao cho ông ta 
hộ tống đưa vợ tôi đi và dem đến những gì ngài thấy cần gửi 
thêm cho tôi. 

THỐNG LÃNH - Đồng ý như thế. Chúc mọi người ngủ ngon. (Với 
Brabanxiô ) - Còn ngài nguyên lão cao quý, nếu đức hạnh không 
thiếu gì vẻ đẹp làm vui lòng người thì con rể ngài tuy đen 
nhưng rất đẹp. 

NGUYÊN LÃO I - Thôi, tạm biệt Mô tướng quân anh dũng; xin tướng 
quân hãy dối xử tốt với Đexđêmôna. 

BRABANXIỒ - Mô tướng quân, nếu tướng quân thực có mắt để nhìn, 
hãy chú ý coi chừng vợ tướng quân. Nó đã lừa dối cha nó, thì nó 
cũng có thể lừa dối cả tướng quân nữa đấy. 

Thống lãnh, các nguyên lão, các sĩ quan ư.v... cùng vào 


(1) The yourtg of fects in me defunct\ câu này đã gây ra rất nhiều lời bình luận, 
tranh cãi. Người ta nêu câu hỏi: tại sao đương lúc say mê yêu Đexđêmôna, Ôtenlô 
lại nói là lòng mình "nguội lạnh" ( defunct ). Do đó có nhiều người muốn thay chữ 
defunct bằng defenet hoặc disjoint distỉnct... 



ÔTENLÔ 


317 


ÔTENLÔ - Ta xin lấy sinh mệnh của ta bảo đảm lòng chung thủy của 
nàng! Iagô trung thực, tôi giao nàng Đexđêmôna cho ông. Ong 
làm ơn nói với bà nhà đến hầu hạ nàng và chờ khi thuận tiện, 
nhờ ông sẽ đưa cả hai người đi. Đexđêmôna, nàng lại đây, ta 
chỉ còn một tiếng đồng hồ để dành cho nàng, một tiếng đồng 
hồ ân ái, bàn tính chuyện riêng và dặn dò. Chúng ta phải tuân 
lệnh thời gian. 

Ôtenlô và Đexđêmôna vào 

RÔĐÊRIGÔ - Này, Iagô... 

IAGÔ - Anh bảo gì, hỡi con người có trái tim cao quý! 

RÔĐÊRIGÔ - Anh tính tôi nên làm gì bây giờ? 

IAGÔ - Lên giường đi ngủ chứ còn gì nữa? 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi đi trẫm mình ngay bây giờ đây. 

IAGÔ - Nếu anh mà đi trẫm mình thì sau này không bao giờ tôi còn 
yêu anh nữa. Hừ! Đồ công tử ngô"c! 

RÔĐÊRIGÔ - Khi sông chỉ là đau khổ mà vẫn cứ sống là ngu, khi cái 
chết là phương thuốc chữa thì nên chết quách đi cho rồi. 

IAGÔ - Ôi, đồ khốn nạn! Ta nhìn đời đã bốn lần bảy năm; từ khi 
biết phân biệt điều hơn lẽ thiệt, ta chưa hề thấy một người nào 
biết yêu bản thân mình. Trước khi nói câu tôi muốn đi trẫm 
mình vì yêu một con đĩ rạc, thì thà hóa làm kiếp khỉ cho rồi. 

RÔĐÊRIGÔ - Thế phải làm gì bây giờ? Thú thực, thấy mình say mê 
quá như vậy tôi cũng lấy làm xấu hổ, nhưng tôi lại không có cái 
đức sửa mình. 

IAGÔ - Xì, đức với hạnh! Láo toét cả! Ta thế này hay thế nọ là do 
ở ta cả. Cơ thể là cái vườn, ý chí ta là anh làm vườn, cho nên 
muốn trồng tầm ma hay gieo rau diếp, cắm cây bài hương hay 
nhổ cây xạ hương, trồng một loại cỏ thôi hay trang hoàng 
bằng nhiều loại khác nhau, làm cho mảnh vườn khô cằn vì 
lười biếng hay siêng năng chăm bón nó, sức mạnh và quyền 
cải tạo đó nằm trong ý chí của ta. Nếu cán cân cuộc sông của 
chúng ta không có một bên lý trí để thăng bằng với bên nhục 
dục, thì máu huyết và cái thấp hèn trong bản chất chúng ta sẽ 
dẫn chúng ta đến những kết thúc cực kỳ vô lý. Nhưng, chúng 
ta đã có lý trí để làm nguội lạnh những cơn hung hãn, những 
cám dỗ của xác thịt và những nhục dục điên cuồng. Do đó, cái 



318 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


mà anh gọi là tình yêu, tôi coi chỉ là một nhánh ghép, một 
chồi cây. 

RÔĐÊRIGÔ - Không thể thế được. 

IAGÔ - Đấy chỉ là một sự dâm dật của máu huyết và một sự cho 
phép của ý chí. Thôi, hãy tỏ ra là một trang nam tử. Đi trẫm 
mình! Đi mà trẫm mấy con mèo và mấy con chó con mù mắt 
ấy! Tôi đã tuyên bố tôi là bạn của anh, và xin thú thực là tôi 
gắn bó với tài đức của anh bằng những sợi dây vô cùng bền 
vững. Không bao giờ tôi có thể giúp ích cho anh được nhiều hơn 
hiện nay. Hãy nhét đầy tiền vào túi, rồi đi theo ra chiến 
trường, đeo bộ râu giả vào để thay hình dổi dạng. Tôi nhắc lại, 
nhét dầy tiền vào túi. Không thể nào Đexđêmôna tiếp tục yêu 
mãi thằng Mô được. Tiền bỏ cho dầy túi vào, mà thằng Mô cũng 
không thể yêu nàng mãi dược. Bắt dầu đột ngột, dữ dội như thế 
thì rồi anh xem, lúc chia ly cũng sẽ vậy thôi. Chỉ cần tiền nhét 
cho đầy túi. Cái dân Mô tính chúa là hay thay đổi... Hãy nhét 
thật nhiều tiền vào túi... Món ăn lúc này thằng Mô thấy ngọt 
như cam đường, chẳng bao lâu sẽ thấy đắng như bồ hòn. Còn 
Đexđêmôna, rồi thế nào cũng bỏ nó đổi lấy một người trẻ hơn. 
Khi cô nàng đã no chán xác thịt thằng Mô, cô nàng sẽ thấy 
mình dã chọn lầm... Thế nào rồi cô nàng cũng phải thay đổi, 
nhất định như vậy. Cho nên, anh hãy ních tiền đầy túi... Nếu 
nhất thiết muốn hủy hoại thân mình, xin hãy chọn cách nào dó 
tinh vi, lịch sự hơn là cách trẫm mình. Có được bao nhiêu tiền, 
cứ lấy đi tất. Nếu tính thiêng liêng của những lời thề thốt mong 
manh giữa một thằng mọi rợ giang hồ và một cô gái thành 
Vơnidơ rất mực tinh khôn không phải là quá khó khăn đối với 
mưu mẹo của tôi và tất cả bầy âm binh nơi địa ngục, thì nhất 
định anh sẽ được vui thú với người đẹp; vậy phải có nhiều 
tiền... Hãy vứt bỏ cái ý định trẫm mình đi! Cái đó hoàn toàn lỗi 
thời rồi! Thà bị treo cổ sau khi đã thỏa mãn ước muốn còn hơn 
là đi trẫm mình mà vẫn không chiếm đoạt được nàng. 

RÔĐÊRIGÔ - Nếu tôi theo đuổi con đường đó thì anh có kiên quyết 
giúp tôi toại nguyện không? 

IAGÔ - Anh cứ tin ở tôi. về lấy tiền đi. Tôi đã nói với anh nhiều lần 
và giờ đây, tôi xin nhắc đi, nhắc lại, nhắc mãi, nhắc nữa rằng 
tôi căm thù thằng Mô. Thù này tôi ghi sâu trong dạ, thù của 
anh cũng chẳng kém gì. Chúng ta hãy hợp sức lại để báo thù 



ÔTENLÔ 


319 


nó. Nếu anh làm cho nó mọc sừng, thì anh được hưởng lạc thú 
mà tôi cũng được vui thích. Thời gian chứa trong lòng biết bao 
sự việc rồi đây ắt sẽ nổ ra. Đi thôi, lấy cho nhiều tiền vào! 
Chuyện này ngày mai ta sẽ còn bàn thêm. Tạm biệt. 

RÔĐÊRIGÔ - Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu? 

IAGÔ - Ở nhà tôi. 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi sẽ đến sớm. 

IAGÔ - Thôi anh đi. Chào anh. Anh nghe ra rồi chứ, Rôđêrigô? 

RÔĐÊRIGÔ - Anh nói gì? 

IAGÔ - Đừng có nghĩ đến chuyện trẫm mình nữa, nghe chưa? 

RÔĐÊRIGÔ - Giờ đây thì tôi thay đổi ý kiến rồi. Tôi sẽ về bán hết 
ruộng đất. 

Vào 

IAGÔ - Đấy, ta vốn vẫn dùng thằng ngốc làm túi tiền của ta như thế 
đấy. Nếu không phải để vui chơi và kiếm lợi, đời nào ta lại mất 
thì giờ và lãng phí vcín hiểu biết của ta với một thằng ngốc như 
vậy. Ta căm thù thằng Mô. Thiên hạ bên ngoài xì xào là nó đã 
thay ta làm nhiệm vụ trên giường của ta. Không biết có thật 
không, nhưng chỉ cần một chút nghi hoặc như thế cũng đủ để ta 
sẽ hành động như thể đó là một điều chắc chắn. Nó quý ta lắm: 
càng dễ cho ta thực hiện âm mưu đối với nó. Caxiô chính là 
người ta cần đến. Hãy suy nghĩ lại xem nào. Đoạt lấy địa vị 
thằng này là thỏa lòng ước muốn của ta; bằng một vố chơi xỏ cả 
hai bên. Làm thế nào? Làm thế nào? Nghĩ xem đã. Sau một 
thời gian phỉnh phờ Ôtenlô rằng Caxiô quá gần gũi vợ hắn - 
thằng Caxiô có cái mẽ người, cái dáng dấp phong nhã, dễ làm 
người ta nghi ngờ, nó có cái mã để làm cho đàn bà ngoại tình. 
Còn thằng Mô vốn thẳng tính, bộc tuệch, thấy ai có vẻ thật thà 
là tin ngay, sỏ mũi nó cũng dễ như sỏ mũi con lừa. Ta nghĩ ra 
rồi! Thế là mưu đồ đã sắp đặt xong. Địa ngục và đêm tối sẽ đem 
quỷ kế mới phôi thai này ra ánh sáng cuộc đời. 

Vào 



HỒI HAI 


CẢNH I 


Một hải cảng ở Saiprơt. Trên một nền cao. 


Môntanô và hai nhà quý tộc ra 

MÔNTANÔ - Đứng trên mỏm này các ông có nhìn thấy gì ở ngoài 
biển không? 

NHÀ QUÝ TỘC I - Chẳng nom thấy gì hết. Sóng đánh cao quá. 
Giữa khoảng biển và trời, tôi không nhìn thấy một chiếc 
buồm nào. 

MÔNTANÔ - Hình như gió trên đất liền đang gào thét. Chưa bao giờ 
có trận cuồng phong nào mạnh như thế này, làm rung chuyển 
cả tường thành. Nếu ngoài khơi cũng gió bão dữ dội như vậy thì 
có mộng sườn tàu gỗ sồi nào chịu nổi khi những núi nước đổ ụp 
xuống? Không biết rồi sẽ ra sao đây? 

NHÀ QUÝ TỘC II - Sẽ tan xác hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ. Vì chỉ đứng trên 
bờ biển ngầu bọt này cũng đã thấy sóng cuộn ầm ầm như muốn 
xông lên đập phá chín tầng mây. Ngọn sóng cao ngất lù lù, bạc 
đầu trong gió dữ, như muốn phun nước lên tận chòm Đại hùng 
tinh rực sáng, và muốn dập tắt ngấm những ngôi sao hộ vệ của 
Bắc cực bất di bất dịch. Tôi chưa bao giờ thấy cảnh biển động 
dữ dội đến như thế này! 

MÔNTANÔ - Nếu hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ không tìm được chỗ trú trong 
một vịnh nào đấy thì chúng sẽ đắm hết. Không thể nào đương 
đầu nổi trận cuồng phong này. 

Nhà quý tộc III ra 



ÔTENLÔ 


321 


NHÀ QUÝ TỘC III - Các ngài, có tin mới! Cuộc chiến tranh của ta thế 
là kết thúc. Cơn bão táp dữ dội đã làm bọn Thổ Nhĩ Kỳ lao đao 
điêu đứng, buộc chúng phải từ bỏ kế hoạch. Một chiếc tàu lớn 
của Vơnidơ đã nhìn thấy phần lớn hạm đội của chúng bị đắm 
và hư hại nặng. 

. MÔNTANÔ - Thế nào? Có thật thế không? 

NHÀ QUÝ TỘC III - Chiếc tầu nọ hiện đang đậu ở cảng. Tàu 
Vêrônexa. Maicơn Caxiô, viên phó tưđng của Ôtenlô, tướng 
quân vũ dũng người Mô, đã lên bờ. Chính Mô tướng quân 
hiện còn ở ngoài khơi và sẽ tới đây nắm quyền trấn thủ đảo 
Saiprơt này. 

MÔNTANÔ - Thế thì tôi rất mừng. Ông ta là một vị trấn thủ xứng đáng. 

NHÀ QUÝ TỘC III - Nhưng chính Caxiô, tuy tỏ ra vui mừng lúc nói về 
những thiệt hại của quân Thổ Nhĩ Kỳ, thật ra vẫn có vẻ ưu sầu 
lo lắng và luôn mồm cầu nguyện cho Mô tướng quân được bình 
yên vô sự, vì hai người đã bị cơn bão dữ dội thổi bạt đi mỗi 
người một ngả. 

MÔNTANÔ - Cầu trời phù hộ Mô tướng quân được yên lành! Tôi đã 
từng phục vụ dưới quyền tướng quân, thực đúng là một vị chỉ 
huy tài năng toàn diện. Ta hãy ra ngoài bờ biển, vừa để xem 
chiếc thuyền mới cập bến, vừa để phóng tầm mắt về tận phía 
chân trời mờ xa, đón chờ tướng quân Otenlô anh dũng. 

NHÀ QUÝ TỘC III - Nào ta đi. Vì có thể mỗi lúc lại có những chiến 
thuyền mới đến. 

Caxiô ra 

CAXIÔ - Xin cám ơn con người anh dũng của hòn đảo kiêu hùng đã 
hết lòng yêu mến Mô tướng quân. Cầu trời phù hộ cho tướng 
quân chống chọi lại được sóng gió, vì chúng tôi đã lạc nhau trên 
mặt biển khơi đầy nguy hiểm. 

MÔNTANÔ - Chiến thuyền của Mô tướng quân có tốt không? 

CAXIÔ - Chiến thuyền đóng toàn bằng gỗ tốt, rất vững chắc, hoa 
tiêu lại lão luyện, tài giỏi có tiếng, do đó, tuy không hy vọng 
quá đáng, tôi vẫn vững tâm. 

Bến trong có tiếng kêu 
Có thuyền! Có thuyền! 

Nhà quý tộc IV ra 


21 - SECHXPIA 



322 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CAXIÔ - Tiếng Ồn ào gì vậy! 

NHÀ QUÝ TỘC IV - Thành phố vắng tanh. Dân chúng tụ tập người 
người lớp lớp ngoài bờ biển và họ kêu là: Có thuyền! 

CAXIÔ - Tôi hy vọng đây là ngài trấn thủ. 

Bển trong có tiếng súng 

NHÀ QUÝ TỘC II - Họ bắn súng chào. Chắc chắn là bạn ta. 

CAXIÔ - Nhờ ngài làm ơn ra xem và cho chúng tôi biết ai vừa tới. 

NHÀ QUÝ TỘC II - Được, để tôi đi. 

Vào 

MÔNTANÔ - Nhưng này, thưa ngài phó tướng, chủ tướng của ngài đã 
thành gia thất chưa? 

CAXIÔ - Hết sức tốt đẹp. Tướng quân đã lấy dược một cô gái tài sắc 
không lời nào tả nổi, không một tiếng tăm lừng lẫy nào sánh kịp, 
một cô gái vượt xa cả những nét hoa mỹ của những ngòi bút vốn 
quen ca ngợi, và về mặt công phu sáng tạo, đã làm mệt cả hóa công. 

Nhà quý tộc II lại ra 
- Thế nào? Ai đến đấy? 

NHÀ QUÝ TỘC II - Một anh chàng Iagô nào đó, hiệu úy của M.Ô tướng 
quân. 

CAXIÔ - Chuyến đi của ông ta thật hết sức thuận lợi nhanh chóng, 
may mắn vô cùng. Ngay cả dông bão, sóng lớn, gió gào, ghềnh 
đá, bãi ngầm, những tai ương phản phúc thường vẫn ẩn nấp để 
chặn đường những con tàu vô tội, lần này như thể say mê sắc 
đẹp mà từ bỏ cả bản chất tàn phá của chúng để cho Đexđêmôna 
kiều diễm đi qua bình an vô sự. 

MÔNTANỒ - Nàng là ai? 

CAXIÔ - Người tôi vừa nói đến là chủ tướng của chủ tướng chúng tôi, 
được ông Iagô dũng cảm đi hộ tống, đã cặp bến nơi đây sớm 
trước bảy ngày so với thời gian chúng tôi dự dịnh. cầu xin thần 
Jupite hãy che chở cho Ôtenlô tướng quân và dùng hơi thở hùng 
mạnh thổi căng buồm cho chiến thuyền uy nghi của tướng quân 
sớm đem phước lành lại cho cảnh vịnh này, cho tướng quân 
sớm được hồi hộp ân ái trong tay nàng Đexđêmôna, và nhóm 
lại ngọn lửa trong tâm trí chúng tôi dã tắt và mang lại niềm 
vui cho toàn dảo Saiprơt! 0 trông kìa! 

Đexđêmôna, Êmilya, Iagô, Rôđêrigô và tùy tùng ra 



ÔTENLÔ 


323 


Vật báu của con tàu đã lên bờ. Hỡi người dân đảo Saiprơt, 
hãy quỳ xuống trước mặt nàng. Xin kính chào phu nhân! cầu 
trời ban phước lành xuống khắp mọi nơi, bao quanh phu nhân 
tứ phía. 

ĐEXĐÊMÔNA - Xin cám ơn ông, ông Caxiô anh dũng. Ông có tin tức 
gì về phu quân tôi không? 

CAXIÔ - Tướng quân vẫn chưa tới. Tôi chỉ biết có một điều là tướng 
quân bình an và chẳng bao lâu cũng sẽ tới đây. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ôi, nhưng tôi rất lo... Làm thế nào mà ông và phu 
quân tôi lại lạc nhau? 

CAXIÔ - Cuộc giao tranh dữ dội giữa trời và biển đã đánh bạt chúng 
tôi mỗi người mỗi ngả. Nhưng nghe kìa! có thuyền tới. 

Có tiếng kêu trong hậu trường 
Có thuyền! Có thuyền! 

Trong hậu trường có tiếng súng 

NHÀ QUÝ TỘC II - Họ bắn súng chào thành chúng ta. Chắc hẳn là bạn! 

CAXIÔ - Các ngài ra nghe tin đi. 

Mấy nhà quý tộc vào 

- Xin chào ông hiệu úy trung hậu. (Với Êmilya) - Xin chào 
phu nhân. Ông Iagô, xin ông đừng mếch lòng phật ý vì những 
cử chỉ của tôi. Do phong cách tôi được dạy dỗ nên tôi mạnh bạo 
bày tỏ lòng quý trọng của tôi theo cách thế này! 

IAGÔ - Nếu cô ta dùng đôi môi với ông cũng rộng rãi như dùng cái 
lưỡi với tôi thì chẳng mấy nỗi mà ông sẽ chán ngấy. 

ĐEXĐÊMÔNA - Nhưng có thấy bà ấy nói gì đâu. 

IAGÔ - Thật tình cô ta lắm mồm lắm. Ngay cả khi tôi buồn ngủ 
vẫn còn thấy cô ta lải nhải. Tôi cho là bây giờ vì đứng trước 
phu nhân nên cô ta phải ngậm miệng, chỉ lầm bầm trong 
miệng thôi. 

ÊMILYA - Anh nói thế là không đúng! 

IAGÔ - Thôi đi, thôi đi. Các bà ra khỏi cửa thì ngoan như tranh vẽ, 
trong phòng khách thì luôn miệng như chuông đổ hồi; các bà là 
mèo hoang nơi bếp núc, hại người mà vẫn cho mình là thánh là 
hiền, ai chạm đến thì dữ như quỷ, việc nội trợ thì lười nhác, 
nhưng lúc lên giường thì lại đảm đang ra dáng. 



324 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐEXĐÊMÔNA - Chà, phỉ nhổ cái ông này, vu không chúng tôi tệ 
hại quá! (1) 

IAGÔ - Không, đúng thế đấy; không đúng thế tôi cứ xin làm giống 
Thổ Nhĩ Kỳ. Các bà thức dậy để vui chơi, chỉ chờ lúc lên giường 
mới làm việc. 

ÊMILYA - Tôi sẽ không nhờ anh viết bài tán tụng tôi đâu! 

IAGÔ - Phải! Đừng để tôi làm việc ấy mà dại! 

ĐEXĐÊMÔNA - Nếu ông phải tán tụng tôi thì ông sẽ nói gì nào? 

IAGÔ - ồ! Xin phu nhân đừng bắt tôi làm việc đó, tôi chỉ quen có 
việc chỉ trích chê bai thôi. 

ĐEXĐÊMÔNA - ông cứ cố thử xem... Có người đi ra bến tàu rồi phải 
không? 

IAGÔ - Vâng. 

ĐEXĐÊMÔNA - Trong lòng ta đang băn khoăn, lo lắng nhưng ta cũng 
phải tự dối mình mà làm ra vui vẻ - Nào, ông sẽ tán tụng tôi 
như thế nào? 

IAGÔ - Tôi còn đang nghĩ, nhưng quả tình nguồn sáng tác của tôi từ 
đầu óc tuôn ra cứ dính nhằng như keo bẫy chim bám vào sợi 
len (2) , phải dứt theo cả óc lẫn mọi thứ. Nhưng nàng thơ của tôi 
đang dở dạ và đây, nàng đã đẻ ra những câu thơ này: 

Nếu nàng tài sắc vẹn toàn thì sắc đẹp và tài trí ấy, (3) 

Cái để dùng, cái kia sai khiến. 

ĐEXĐÊMÔNA - Khen khéo lắm! Nhưng nếu nàng ấy đen mà lại tài 
trí thì sao? 

IAGÔ - Nếu nàng đen mà lại tài trí. 

Sẽ kiếm được một chàng trắng trẻo xứng đôi. 

ĐEXĐÊMÔNA - Mỗi lúc một dở. 

ÊMILYA - Thế nếu cô nàng đẹp mà lại ngu đần thì sao? 

IAGÔ - Người đẹp mà ngu, không bao giờ có, 

Vì có ngu vẫn biết đẻ con. 

(1) Có bản nói câu này là của Êmilya. 

í2) Frize: thứ vải len thô dệt ở xứ Gan. 

(3) Faìr: vừa có nghĩa là đẹp vừa có nghĩa là tóc vàng. Cho nên ở câu dưới, 

Đexđêmôna mới hỏi lại: "nếu đen (black)... thì sao". 



ÔTENLÔ 


325 


ĐEXĐÊMÔNA - Đấy là những câu nói ngược đời cũ rích để mua vui 
cho đám người ngu ngốc ở quán rượu. Thế với người vừa xấu lại 
vừa ngu thì còn có lời tán tụng tồi tệ nào không? 

IAGÔ - Có quá xấu, quá ngu đi nữa. 

Thì tinh ma vẫn chẳng kém gì vừa đẹp vừa khôn. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thật là thậm ngu! Chính những người tồi tệ nhất lại 
được ông tán tụng nhất! Thế với một người đàn bà thật sự đáng 
khen, một người tài đức có uy lực khiến kẻ tai quái nhất cũng 
phải thừa nhận, thì ông tán tụng ra sao? 

IAGÔ - Người đàn bà đẹp mà không bao giờ kiêu ngạo; 

Nói năng hoạt bát mà không huyênh hoang; 

Chẳng thiếu gì vàng, nhưng không diêm dúa 
Ghìm ước muốn lại, chỉ: Bây giờ ta có thể; 

Gặp khi nổi giận và có thể báo thù ngay, 

Vẫn nén cơn giận và gạt nỗi mình bực tức; 

Con người ấy chẳng bao giờ thiếu khôn ngoan 
Đến đem cả thu, đổi lấy cá hồi; 

Có ý nghĩ, nhưng kín đáo chẳng hề để hở; 

Biết có kẻ theo sau mà không ngoái lại nhìn; 

Thì đó là một con người, nếu thực sự có một con 

người như vậy, để... 

ĐEXĐÊMÔNA - Để làm gì? 

IAGÔ - Để làm vú sữa cho những kể ngu đần và ti tiện (1) . 

ĐEXĐÊMÔNA - ồ, câu kết thật là què quặt và non yếu. Êmilya, bà 
đừng học ông ta, mặc dầu đấy là chồng bà. Ông Caxiô, ông thấy 
thế nào? Có phải ông Iagô là một cố vấn hết sức sàm sỡ và bừa 
bãi không? 

CAXIÔ - Thưa phu nhân, ông ấy vốn quen nói thẳng. Phu nhân nên 
quý mến ông ấy ở tư cách một quân nhân hơn là ở tư cách một 
nhà thông thái. 

IAGÔ (nói một mình) - Nó cầm tay nàng kìa. Hừ, hay lắm! Lại còn 
ghé vào tai thì thào nữa... Chỉ cần một mạng nhện nhỏ như thế 


( 1 ) 


Nguyên văn: bán bia lẻ. 



326 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


này cũng đủ cho ta bắt được con ruồi lớn là thằng Caxiô. ừ, cứ 
mỉm cười với cô ả đi! Cứ cười đi! Tao sẽ bẫy mày với chính cái 
điệu lịch sự của mày. Ngài nói đúng đấy... đúng thế: nếu những 
cái trò này có làm ngài mất chức phó tướng, thì tốt hơn hết là 
ngài không nên hôn luôn luôn ba ngón tay ngài, như ngài lại 
sắp sửa hôn bây giờ để tỏ ra mình là con người lịch sự. Hay 
lắm! Hôn đúng kiểu lắm! Lịch sự lắm! Quả là đúng lắm. Lại đưa 
ngón tay lên môi lần nữa kia à? Ước gì những ngón tay ấy là 
những ống bơm rửa ruột mày! 

Có tiếng kèn trong hậu trường 

Mô tướng quân! Tôi nhận ra đúng tiếng kèn của tướng quân. 

CAXIÔ - Đúng! 

ĐEXĐÊMÔNA - Chúng ta hãy ra đón tiếp tướng quân. 

CAXIÔ - Kìa, tướng quân đã đến. 

Ôtenlô và tùy tùng ra 

ÔTENLÔ - Ồ, người nữ chiến sĩ xinh đẹp của ta! 

ĐEXĐÊMÔNA - Ôtenlô yêu quý của thiếp! 

ÔTENLỔ - Ta rất ngạc nhiên mà cũng vui mừng không kém thấy 
nàng đã tới đây trước ta. Ôi, niềm vui của tâm hồn ta! Nếu sau 
cơn phong ba nào cũng lại có cảnh thanh bình như thế này thì 
tha hồ cho gió thổi dựng cả người chết dậy, cho con thuyền chao 
đảo, khi vượt lên những ngọn sóng cao ngất như núi Ôlanhpơt, 
khi lao xuống như từ trên trời rơi xuốhg tận âm ty! Nếu bây giờ 
phải chết thì chết lúc này là hạnh phúc nhất vì, lúc này lòng ta 
cực kỳ vui sướng, ta e rằng trong tương lai mờ mịt, không còn 
có được một niềm hân hoan như thế. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp cầu trời không phải như vậy, mà tình yêu 
và hạnh phúc của đôi ta sẽ ngày càng tăng thêm cùng với 
năm tháng. 

ÔTENLÔ - Cầu xin thần linh từ bi cho nàng được như nguyện! Ta 
không thể nói hết được niềm vui này! Nó làm ta nghẹn ngào! 
Sung sướng quá! (Ôm hôn Đexđêmôna) Mong rằng đây, và đây 
nữa là mối bất hòa lớn nhất do trái tim đôi ta gây nên! 

IAGÔ (nói một mình) - ồ, bây giờ chúng bay tâm đồng ý hợp lắm. 
Nhưng rồi đây ta sẽ vặn trục cho chùng dây, lạc điệu cho mà 
xem, cũng thực như ta vô"n là con người chân thực. 



ÔTENLÔ 


327 


ÔTENLÔ - Thôi, chúng ta hãy tới lâu đài. Các bạn, có tin mới. Cuộc 
chiến tranh của chúng ta đã chấm dứt, bọn Thổ đã chìm sâu 
đáy biển. Các người quen cũ của ta ở trên đảo này sức khỏe ra 
sao? Hiền thê, ở đây mọi người sẽ quý mến nàng lắm đấy. Ta 
vôn rất được cảm tình ở đảo này. 0, hiền thê yêu dấu, ta nói 
huyên thiên quá, nỗi vui mừng đã làm ta nói năng lung tung. 
Ông Iagô, ông làm ơn ra cảng cho khuân hòm rương của tôi ở 
trên tàu xuống và mời cả ông thuyền trưởng lên đài. Ông này 
là một thuyền trưởng giỏi, tài năng đáng kính phục. 
Đexđêmôna, lại đây, một lần nữa, thật vui vẻ xiết bao được 
gặp lại nhau ở Saiprơt. 

Ôienlô, Đexđêmôna và tùy tùng vào 

IAGÔ - Anh ra ngay cảng gặp tôi. Lại đây. Nếu anh là người can 
đảm - như người ta thường nói, kẻ hèn kém khi yêu đương có 
thể trở nên cao thượng hơn hẳn cái bản chất bẩm sinh - thì 
anh hãy nghe tôi: đêm nay, tên phó tướng có phiên gác ở trạm 
vệ binh. Trước hết, tôi cần nói cho anh biết điều này: 
Đexđêmôna dứt khoát đã yêu hắn. 

RÔĐÊRIGÔ - Yêu hắn? ồ, không có lẽ. 

IAGÔ - Hãy lấy ngón tay bịt cái mồm lại như thế này này mà nghe 
người ta dạy bảo. Anh đã thấy thoạt đầu nàng yêu thằng Mô 
mãnh liệt như thế nào, chỉ vì nghe nó huênh hoang khoác lác, 
bày đặt những chuyện hoang đường gian dôi. Liệu nàng cồn 
yêu mãi nó vì những chuyện ba hoa ấy không? Trong thâm 
tâm anh chớ có tin như vậy. Mắt nàng là phải được nuông 
chiều thỏa mãn, mà nhìn mãi cái thằng quỷ ấy nàng còn thấy 
thú vị nỗi gì? Khi máu huyết đã no chán hoan lạc, muốn nhen 
cho nó bùng lên nữa và để thỏa mãn những thèm khát mới, 
thì cần phải có vẻ ngoài đẹp đẽ, đáng yêu, phải có sự thông 
cảm về tuổi tác, về phong cách, về vẻ đẹp, tất cả những thứ đó 
thằng Mô đều không có. Giờ đây, thiếu những điều kiện cần 
thiết này, tất nhiên con người dịu dàng tế nhị ở nàng sẽ thấy 
mình đã lầm lỡ, rồi bắt đầu thấy ớn ngán, rồi đi đến chán 
ghét, kinh tởm thằng Mô. Chính cái bản chất của nàng sẽ dạy 
nàng, sẽ buộc nàng phải chọn lựa một lần nữa. Giờ đây, thưa 
ngài, ta hãy đồng ý là như thế, - mà cái đó thật hết sức rõ 
ràng, chắc chắn, - vậy thì, trên bậc thang của hạnh vận này, 
hỏi ai là người đứng cao bằng thằng Caxiô? Một thằng vô lại 
hết sức bẻm mép, chẳng có lương tâm gì ngoài việc làm ra vẻ 



328 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ta đây lịch sự thanh tao để dễ dàng thỏa mãn những dục vọng 
vô sỉ, phóng đãng, hết sức thầm kín? Không có ai cả, phải, 
chẳng có ai! Một thằng vô lại xảo quyệt và tinh khôn, biết lợi 
dụng thời cơ, có con mắt khéo giả tạo những đức tính tốt đẹp, 
mặc dầu chẳng có một đức tính thực sự nào hết: một thằng vô 
lại quỷ quái! Nhưng thằng vô lại ấy lại bảnh trai, trẻ và có đủ 
mọi điều kiện cần thiết mà những cô nàng ngu dại, non nớt 
vẫn tìm kiếm. Một tên vô lại thôi nát hoàn toàn! Và cô nàng 
đã chấm nó rồi đấy. 

RÔĐÊRĨGÔ - Tôi không thể nào tin được nàng lại như thế, nàng là 
một nàng tiên đức hạnh thập toàn. 

IAGÔ - Tiên cái con khỉ! Rượu cô nàng uống cũng chỉ làm bằng nho! 
Nếu là tiên thì đã chẳng đời nào đi yêu thằng Mô: có mà tiên 
khối ra đấy! Anh không thấy cô nàng ve vuốt bàn tay thằng 
Caxiô à? Anh có nhìn thấy không? 

RÔĐÊRIGÔ - Có, tôi có thấy. Nhưng đó chỉ là phép xã giao lịch sự 
mà thôi. 

IAGÔ - Chuyện dâm ô thì có, tôi xin giơ tay thề đúng là như thế. 
Đấy là dấu hiệu và sự mở đầu đen tối cho cả một câu chuyện 
dâm đãng và những ý nghĩ xấu xa. Môi chúng nó sát lại gần 
nhau đến nỗi hơi thở hai đứa quyện vào nhau. Rôđêrigô, những 
ý nghĩ đê tiện lắm đấy! Khi những sự trao đổi như vậy đã mở 
đường thì hành động tối cao, chủ yếu, cái kết thúc xác thịt cũng 
không còn xa gì nữa. Xì! Nhưng thưa ông anh, ông anh hãy chịu 
khó để tôi điều khiển: tôi đã đưa ông anh từ Vơnidơ đến dây. 
Đêm nay anh phải nhận phiên gác, về nhiệm vụ thì tôi sẽ giao 
cho. Caxiô, nó không biết anh. Tôi sẽ lảng vảng ở gần đâu đấy. 
Hãy tìm cơ hội cố chọc tức nó bằng cách gây om sòm to tiếng, 
hoặc vi phạm kỷ luật, hoặc tùy anh, bằng bất cứ cách nào đó 
mà anh thấy thời cơ thuận tiện hơn cả. 

RÔĐÊRIGÔ - Được rồi! 

IAGÔ - Thằng ấy nóng nẩy, dễ nổi cáu lắm và rất có thể nó sẽ đập 
cho anh mấy gậy. Cứ khiêu khích cho nó đánh: vì chỉ cần có thế 
thôi là tôi cũng sẽ khích động được người Saiprơt nổi lên làm 
loạn, mà muôn dẹp đi cho yên trở lại thì chỉ còn có cách là cắt 
chức thằng Caxiô. Như vậy, với những biện pháp tôi sẽ dùng để 
giúp đỡ anh, anh sẽ đạt được ước muốn nhanh chóng hơn và tôi 



ÔTENLÔ 


329 


cũng gạt được trở ngại, nếu không, chúng ta không thể hy vọng 
thành công. 

RÔĐÊRIGÔ - Nhất định tôi sẽ làm việc ấy, nếu có thời cơ thuận lợi. 

IAGÔ - Tôi bảo đảm điều đó với anh. Lát nữa, nhớ vào gặp tôi trên 
lâu đài. Bây giờ tôi còn phải đi lấy hành lý của tên Mô đem lên 
bờ. Tạm biệt. 

RÔĐÊRIGÔ - Tạm biệt. 

Vào 

IAGÔ - Caxiô yêu nàng, chắc chắn là như thế rồi. Còn nàng có yêu 
hắn không, cái đó cũng rất có thể, có nhiều khả năng là có. về 
thằng Mô, mặc dầu ta không thể nào ưa được nó, nhưng phải 
thừa nhận nó là một người chung thủy, giầu tình cảm, cốt cách 
cao thượng và dám chắc là đối với Đexđêmôna, nó sẽ là một 
người chồng hoàn hảo. Còn ta, ta cũng yêu nàng. Không phải 
hoàn toàn vì nhục dục, - mặc dầu nếu có cơ hội, ta cũng sẵn 
sàng phạm một tội tầy đình như vậy, - nhưng một phần là để 
thỏa chí trả thù, vì ta cũng ngờ thằng Mô dâm đãng đã nhảy 
vào giường của ta. Ý nghĩ ấy, như một thứ thuốc độc, vẫn đục 
khoét ta. Chừng nào chưa thanh toán được việc này với nó, vợ 
đổi vợ, thì không gì có thể làm ta vui lòng được. Nếu thất bại 
thì ít nhất ta cũng phải gieo vào đầu óc thằng Mô một sự ghen 
tuông lồng lộn mà lý trí không tài nào cứu chữa nổi. Muốn vậy, 
nếu cái thằng chó chết Rôđêrigô kia, mà ta vẫn phải kìm giữ íl) 
sợ nó quá ham mồi mà nóng nẩy vội vàng, nếu nó chịu để ta 
dẫn dắt thì ta sẽ tóm được chỗ hiểm 1 (2) của thằng Maicơn Caxiô, 
ta sẽ gièm pha bôi nhọ nó với thằng Mô, vì ta e thằng Caxiô 
cũng đã chui vào chăn vợ ta (3) , thằng Mô sẽ phải cảm ơn ta, yêu 
mến ta, hậu thưởng ta về cái công đã biến nó thành một con 
lừa tối ngu xuẩn và làm cho nó mất ăn ngon ngủ yên, đến điên 
cuồng rồ dại. Phương sách là như vậy, nhưng cũng còn mơ hồ. 
Diện mạo của quỷ kế chỉ hiện rồ khi thực hành mà thôi. 

Vào 


(1) Whom I trash: to trash là một từ săn bắn, có nghĩa là đeo nặng vào cổ một con 
chó săn, không cho nó chạy nhanh hơn các con khác cùng bầy. 

(2) On the hip: tiếng đấu vật; ôm được háng (hip) đối phương coi như để có thể 
đánh ngã được. 

<3) Nguyên vãn: đội mũ ngủ của ta. 



330 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 
Một phố 


Một người truyền lệnh tay cầm tờ tuyền cáo ra. 

Dân chúng theo sau 

NGƯỜI TRUYỀN LỆNH - Theo ý muôn của ngài ồtenlô, vị chủ 
tướng anh dũng và cao quý của chúng ta, nhân có tin chắc 
chắn vừa nhận được về hạm đội Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn bị 
phá hủy, toàn dân hãy ăn mừng thắng lợi: khiêu vũ, đôT 
pháo hoa, vui chơi tùy theo ý thích. Vì ngoài tin vui kể trên, 
hôm nay còn là ngày lễ thành hôn của chủ tướng. Đấy là ý 
người muôn tuyên cáo cho toàn dân cùng biết. Các công sở 
đều mở cửa; từ giờ này là năm giờ cho đến khi chuông điểm 
mười một tiếng, mọi người tha hồ ăn uổng vui chơi, cầu Trời 
ban phước lành cho đảo Saiprơt và chủ tưởng Ôtenlô cao quý 
của chúng ta. 

Tất cả vào 


CẢNH III 

Một phòng rộng trong lâu đài 


Ôtenlô, Đexđêmôna, Caxỉô và tùy tùng ra 

ÔTENLÔ - Ông Maicơn Caxiô, đêm nay ông hãy lo việc canh phòng. 
Chúng ta phải biết giữ mình, chớ vui chơi đến chỗ quá độ. 

CAXIÔ - Iagô đã nhận được chỉ thị về công việc phải làm. Tuy 
nhiên, tôi sẽ đích thân chăm lo việc này. 

ÔTENLÔ - Iagô là người hết sức trung thực. Thôi, chúc ông một đêm 
tốt lành, ông Maicơn. Sáng mai, ông đến sớm cho tôi gặp bàn 
công việc. (Với Đexđêmôna) - Lại đây, em yêu quý, mọi việc thu 



ÔTENLÔ 


331 


xếp xong, chỉ còn chờ kết quả; trái quả hạnh phúc giữa đôi ta 
vẫn còn chưa hái đấy! Tạm biệt ông Caxiô. 

Ôtenỉô, Đexđèmôna và tùy tùng vào . Iagô ra 

CAXIÔ - Chào ông Iagô, chúng ta ra trạm gác đi thôi. 

IAGÔ - Đã đến giờ đâu, ông phó tướng. Chưa đến mười giờ. Chủ 
tướng cáo biệt chúng ta sớm như vậy là để được ân ái với nàng 
Đexđêmôna đó thôi. Chúng ta cũng chẳng nên trách cứ. Chủ 
tướng ta chưa được vui vầy với nàng đêm nào, mà nàng thì 
đúng là một VƯU vật của Trời. 

CAXIÔ - Một giai nhân tuyệt thế! 

IAGÔ - Và tôi xin cam đoan là rất nhiều vui thú đấy. 

CAXIÔ - Quả thật nàng là một nữ lang xinh tươi, thanh lịch nhất đời. 

IAGÔ - Khóe mắt nàng mới tuyệt làm sao. Cứ như là đánh trống 
thổi kèn khiêu khích. 

CAXIÔ - Một khóe mắt như chào mời, nhưng tôi thấy vẫn rất khiêm 
tốn, nhũn nhặn. 

IAGÔ - Và khi nàng nói, chẳng phải như có tiếng kèn thôi thúc yêu 
đương đó sao? 

CAXIÔ - Quả là một con người toàn mỹ. 

IAGÔ - Chúc cho chăn gối của hai người tràn đầy hạnh phúc. 
Này ông phó tướng, tôi có một vò rượu vang. Ngoài kia có 
hai anh chàng hào hoa lịch sự người đảo Sairpơt, đang 
mong muôn được nâng cốc chúc mừng sức khỏe hắc tướng 
quân Ôtenlô. 

CAXIÔ - Ông Iagô, đêm nay thì không được. Tửu lượng tôi kém lắm. 
Tôi ước ao phép lịch sự nên đặt ra một tục lệ nào khác để vui 
với nhau thì hơn. 

IAGÔ - Ồ, hai người này là bạn của chúng ta. Chỉ một cốc thôi, tôi 
sẽ uống hộ ông. 

CAXIÔ - Đêm nay, tôi chỉ uống có một cốc, mà đã pha thêm nước lã, 
thế mà ông xem đấy, tôi đã thay đổi thế nào! Tôi rất khổ tâm 
vì nhược điểm này và chẳng dám thử thách cái kém cỏi của tôi 
thêm nữa. 

IAGÔ - Ô kìa, ông! Đêm nay là một đêm vui chơi kia mà. Mây anh 
bạn lịch sự của ta họ cũng muốn vậy. 



332 


WILLIAM SHAKESPEARE 


CAXIÔ - Thế họ đâu? 

IAGÔ - ơ ngoài cửa kia, xin ông cho gọi họ vào. 

CAXIÔ - Được, tôi sẽ gọi, nhưng thật tình là tôi không thích. 

Vào 

IAGÔ - Ta chỉ cần chuốc cho hắn uống thêm một cốc nữa thôi, cộng 
với cốc hắn vừa uống đêm nay là hắn sẽ dễ gây gổ sinh sự như 
con chó nhà cô nhân tình trẻ của ta... Còn anh chàng 
Rôđêrigô ngốc nghếch yếu hèn, bị ái tình làm cho con người 
gần như lộn ngược, đêm nay đã nốc cạn từng cốc vại để chúc 
mừng Đexđêmôna và đang đứng gác. Ba anh chàng Saiprơt 
kia, - tính khí ngông nghênh kiêu căng, lúc nào cũng nhăm 
nhăm bảo vệ danh dự, đúng là những phần tử tiêu biểu cho 
hòn đảo hiếu chiến này, - đêm nay ta cũng vừa chuốc rượu cho 
chúng uôiig hàng cốc đầy và chúng cũng phải làm nhiệm vụ 
canh gác. Giữa cái đám ma men chếnh choáng ấy, ta sẽ khích 
cho Caxiô phạm một hành vi gì đó có thể xúc phạm đến đảo 
này. Nhưng, họ ra kia rồi. Nếu kết quả hoàn toàn phù hợp với 
mơ ước của ta thì con thuyền của ta sẽ thuận buồm xuôi gió, 
phăng phăng lướt tới. 

Caxiô lại ra cùng với Môntanô và một số nhà quý tộc 
có người hầu mang rượu đi theo sau 

CAXIÔ - Thề có trời làm chứng, quả là người ta đã ép tôi uông 
nhiều rồi! 

MÔNTANÔ - Quả thật uống ít lắm. Cũng đúng như tôi là một quân 
nhân, ông mới uống không quá một cút. 

IAGÔ - Bay đâu, rót rượu! (hát) 

Hãy để ta chạm cốc lanh canh; 

Hãy để ta chạm cốc lanh canh. 

Người lính củng chỉ là người. 

Đời người ngắn chẳng tầy gang, 

Vậy hãy để mặc cho người lính tha hồ uốngỉ 
Rót rượu ra đây, chúng bay. 

CAXIỎ - Trời ơi, bài hát tuyệt hay. 

IAGÔ - Tôi học được ở bên Anh đấy, bên ấy quả họ là bợm rượu. Còn 
các anh chàng Đan Mạch, Đức, Hà Lan bụng phệ, nào, uống đi! 
- so với Anh thật chẳng thấm vào đâu! 



ÔTENLÔ 


333 


CAXIÔ - Vậy người Anh của ông uống rượu giỏi thế cơ à! 

IAGÔ - Chứ sao, anh Đan Mạch say đến lăn quay ra, thì họ vẫn 
điềm nhiên uống như không. Họ chưa cần đổ mồ hôi, anh chàng 
người Đức đã kềnh. Chưa rót thêm cốc khác, họ đã làm anh Hà 
Lan nôn mửa rồi! 

CAXIÔ - Xin nâng cốc chúc mừng sức khỏe chủ tướng chúng ta. 

MÔNTANÔ - Xin tán thành ông phó tướng, tôi sẽ thắng rượu ông cho 
mà xem. 

IAGÔ - Ôi! Nước Anh Cát Lợi tươi đẹp! (hát) 

Vua Xtêphan là một người đáng quý, 

Chiếc quần cộc của ngài giá chỉ có một cơ-rao a)) 

Ngài còn chè đắt mất sáu penxơ, 

Và mắng người thợ may là đồ khốn nạn. 

Ngài là người tên tuổi lẫy lừng, 

Còn mi chỉ là kể hạ lưu. 

Chính hênh kiêu xa làm hại nước, 

Hãy lấy chiếc áo cũ mà mặc vào. 

Bay đâu, rót rượu! 

CAXIÔ - o, bài hát này còn tuyệt hơn bài lúc nãy. 

IAGÔ - Ông có muốn nghe hát lại không? 

CAXIÔ - Thôi, tôi cho kẻ nào mà làm những điều như vậy là không 
xứng đáng với địa vị mình. Phải, trời đứng trên tất cả; có 
những linh hồn cần phải cứu vớt mà cũng có những linh hồn 
không cần cứu vớt. 

IAGÔ - Đúng thế, thưa ông phó tướng. 

CAXIÔ - Về phần tôi, nói thế này tôi không có ý xúc phạm chủ 
tướng hay bất kỳ một người có danh vọng nào khác, tôi mong 
được cứu vớt. 

IAGÔ - Tôi cũng vậy, thưa phó tướng. 

CAXIÔ - Đúng, nhưng xin phép ông, ông phải sau tôi; phó tướng 
phải được cứu vớt trước hiệu úy chứ... Thôi, ta không nói 
chuyện ấy nữa; hãy trở lại công việc của ta... Xin Thượng đế 


(1) Tiền Anh, bằng mười penxơ. 



334 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


tha tội cho chúng con! Thưa các ngài, chúng ta phải lo đến 
công việc... Các ngài đừng nghĩ là tôi say: đây là ông hiệu úy 
của tôi; đây là bàn tay phải của tôi, và đây là bàn tay trái; tôi 
không say đâu!... Tôi đứng vẫn còn vững, nói năng vẫn đâu ra 
đấy đấy chứ. 

TẤT CẢ - Đâu ra đấy lắm! 

CAXIÔ - Hẳn chứ; vậy các ngài không được cho là mỗ say đấy nhé! 

Vào 

MÔNTANÔ - Các ông, ta ra trạm gác đi. Và cắt đặt việc canh phòng. 

IAGÔ - Ngài xem anh chàng vừa ra khỏi đây... Một quân nhân xứng 
đáng đứng bên cạnh Xêda (1) mà chỉ huy. Nhưng cũng xin ngài 
nhìn cả vào thói hư của ông ta. Tật xấu cũng chẳng kém gì tài 
cao, bên tám lạng, bên nửa cân. Thực dáng tiếc cho ông ta. Tôi 
e rằng một ngày bất hạnh nào đó tật xấu ấy phát ra, sự tin cậy 
của Ôtenlô tướng quân dối với ông ta sẽ làm rung chuyển cả 
hòn đảo này. 

MÔNTANÔ - Nhưng ông ta có hay như thế không? 

IAGÔ - Trước khi đi ngủ, bao giờ cũng vậy. Nếu không có rượu ru 
ngủ thì ông ta thức suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ liền không 
chợp mắt nổi. 

MÔNTANỒ - Tốt hơn hết là nên cho Ồtenlô tướng quân biết. Có thể 
ngài không thấy. Hoặc do ngài vốn rộng lượng nên chỉ mến 
chuộng những nết tốt biểu hiện ra ngoài của Caxiô mà không 
để ý đến những thói hư tật xấu. Có đúng thế không ông? 

Rôđêrigô ra 

IAGÔ (nói riềng với Rôđêrigô) - Thế nào, kìa Rôđêrigô. Hãy chạy 
ngay theo tên phó tướng. 

Rôđêrigô vào 

MÔNTANÔ - Thực đáng tiếc là ngài Mô cao quý đã sơ suất giao phó 
một chức vụ hết sức quan trọng là chức phó tướng của mình cho 
một người mắc phải cố tật như vậy. Nói cho ngài biết điều dó là 
một việc làm trung thực. 

IAGÔ - Dù có các cho tôi cả hòn đảo xinh đẹp này tôi cũng chịu thôi. 


(1) Một vị tướng nổi tiếng thao lược của La Mã cổ. 



ÔTENLÔ 


335 


Tôi rất mến Caxiô và sẽ tìm hết cách chữa cho ông ta khỏi tật 
xấu ấy. Nhưng nghe kìa, có tiếng kêu gì vậy? 

Tiếng kêu trong hậu trường: 

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!" 

Caxiô lại ra, đuổi theo Rôđêrigô 

CAXIÔ - Thằng vô lại! Thằng khốn nạn! 

MÔNTANÔ - Có chuyện gì vậy, ông phó tướng? 

CAXIỒ - Một thằng khốn nạn mà lại dám dạy ta làm bổn phận! Ta 
phải cho nó một trận nhừ tử* 1 *. 

RỒĐÊRIGÔ - Đánh tôi à? 

CAXIÔ - Mày còn nói láo hả, đồ chó? 

Đánh Rôđêrigô 

MỒNTANỎ {giữ Caxiô lại) - Ây, ông phó tướng, xin ông hãy dừng tay. 

CAXIỒ - Ông bỏ tôi ra, không tôi đánh vỡ sọ ông bây giờ. 

MỒNTANÔ - Này, này, ông say rồi! 

CAXIÔ - Này say! 

Hai người đánh nhau 

IAGÔ {nói riêng với Rôđèrigô) - Kìa, chạy ra ngoài kêu toáng lên là 
có loạn, mau lên! 

Rôđêrigô vào 

Ây, ông phó tướng... Trời ơi, các ngài, giúp tôi với. Ay ông 
phó tướng! Kìa, ngài Môntanô. Giúp tôi với, các ngài! Canh với 
gác thế này thì khá thật! 

Có tiếng chuông 

Đứa nào đánh chuông đấy? Đồ quỷ! Cả thành phố thức dậy 
bây giờ! Trời đất ơi, ông phó tướng, hãy dừng tay lại, không có 
ông sẽ muôn đời mang nhục đấy! 

Ôtenlô ra với một đám tùy tùng 

ÔTENLÔ - Ở đây có chuyện gì thế? 

MÔNTANỒ - Trời ơi! Tôi còn đang chảy máu đây! Tôi bị thương khéo 
chết mất. 


U) Nguyên văn: đánh thằng khốn nạn đến tụt vào một cái chai bọc mây. 



336 


VVIULIAM SHAKESPEARE 


ÔTENLÔ - Muốn Sống thôi ngay cả, nào! 

IAGÔ - Dừng tay lại! Kìa phó tướng, ngài Môntanô. Các ngài quên 
hết không còn nghĩ gì đến cương vị, đến bổn phận nữa à? Dừng 
lại! Chủ tướng nói với các ngài kìa! Dừng lại, rõ xấu hổ! 

ÔTENLÔ - Thế nào! Vì đâu xảy ra chuyện này? Chúng ta hóa thành 
người Thổ Nhĩ Kỳ cả rồi sao, mà đối xử với nhau bằng những 
cách chính Trời cũng đã ngăn cấm bọn Thổ không được làm? Vì 
lòng liêm sỉ của người theo đạo Gia tô, hãy chấm dứt ngay 
chuyện đánh lộn man rợ này đi. Kẻ nào còn nhúc nhích chân 
tay để thỏa mãn cơn giận dữ của mình là kẻ ấy coi nhẹ tính 
mạng mình đấy. Hễ động đậy là chết ngay lập tức. Hãy im 
ngay tiếng chuông thê thảm kia đi! Nó gây kinh hoàng làm náo 
loạn cả đảo. Có chuyện gì vậy, các ngài? Iagô trung thực, nom 
anh có vẻ ủ rũ đau khổ, hãy nói đi. Ai đã gây sự trước? Vì tình 
yêu của anh đối với ta, ta đòi anh phải nói. 

IAGÔ - Tôi không được rõ... Vừa mới ngay đây thôi, tất cả còn là 
bạn thân với nhau, vui vẻ thắm thiết với nhau như C.Ô dâu chú 
rể lúc thay quần áo sắp lên giường. Thốt nhiên, như có hung 
tinh nào chiếu vào làm người ta điên dại, hai bên cùng tuốt 
gươm ra lao vào ngực nhau mà huyết chiến. Tôi không thể nói 
được câu chuyện gây lộn đáng tiếc này bắt dầu ra sao, và tôi 
thà cụt mất đôi chân trong một cuộc chiến đấu oanh liệt nào đó 
còn hơn là phải tham gia vào chuyện này. 

ÔTENLÔ - Maicơn, thế nào, sao ông lại có thể mất trí đến như vậy? 

CAXIÔ - Xin tướng quân tha thứ cho, tôi không thể nói được. 

ÔTENLỒ - Môntanô tôn ông, xưa nay ông vốn là người nhã nhặn. 
Thiên hạ đều biết tiếng ông là con người điềm đạm, nghiêm túc 
ngay từ khi ông còn trẻ; tên tuổi ông, những bậc hiền giả nhất 
cũng phải ca tụng. Vậy cớ sao mà đến nỗi giờ đây ông lại làm 
tổn thương đến tiếng tăm của ông như vậy, phí hoài thanh 
danh để mang tiếng là một anh chàng náo loạn lúc đêm hôm? 
Ông hãy trả lời tôi điều đó. 

MÔNTANÔ - Ôtenlô tôn ông, tôi bị thương nặng có cơ nguy đến tính 
mạng. Ông Iagô, tùy tướng của ngài, có thể nói ngài rõ tất cả 
những điều tôi biết, để đỡ cho tôi khỏi phải nói, giờ đây nói 
nhiều có thể làm tôi đau đớn thêm. Mà tôi cũng không hề thấy 
đêm nay tôi đã nói câu gì hoặc làm điều gì sai sót, trừ phi lo 



ÔTENLÔ 


337 


lắng cho bản thân mình đôi khi là một tật xấu, và tự vệ khi bị 
hành hung là một tội lỗi. 

ÔTENLÔ - Trời, máu ta đã bắt đầu lấn át lý trí, cơn giận sắp che mờ 
mọi suy nghĩ sáng suốt, đang tìm cách điều khiển ta. Ta chỉ cần 
nhúc nhích, hoặc giơ cánh tay này lên là kẻ dũng mãnh nhất 
trong đám các ngươi cũng sẽ gục dưới sự trừng phạt của ta! Hãy 
nói cho ta rõ câu chuyện loạn đả xấu xa này đã bắt đầu ra sao, 
ai đã gây ra chuyện này. Và kẻ nào, xét ra đích thực, có lỗi thì 
dù là anh em sinh đôi cùng ra đời một lúc với ta, kẻ đó cũng 
đừng hòng trông cậy ở ta. Hừ! trong một thành phố vẫn còn rối 
ren vì chiến tranh này, lòng dân còn đang run sợ, thế mà các 
ngươi dám gây lộn riêng, đánh lẫn nhau giữa lúc đêm hôm 
khuya khoắt, ở ngay nơi các ngươi được giao nhiệm vụ canh gác 
giữ gìn an ninh! Thật là quái gở! Iagô, ai gây sự trước? 

MÔNTANÔ - Nếu vì tình bè bạn, vì tình đồng đội mà ông thiên vị, 
nói hơn nói kém sự thật thì ông không đáng là một quân nhân. 

IAGÔ - Ông đừng dồn ép tôi như thế. Thà tôi bị cắt mất lưỡi còn 
hơn là để lưỡi tôi xúc phạm đến ông Maicơn Caxiô. Nhưng tôi 
tin rằng cứ nói sự thật cũng sẽ chẳng có hại gì cho ông ấy. 
Thưa chủ tướng, sự thể như sau: Ông Môntanô và tôi đang trò 
chuyện thì có một người chạy vào, miệng kêu cứu ầm ĩ, ông 
Caxiô đuổi theo sau tay cầm gươm lăm lăm chực chém người 
kia. Thưa chủ tướng, ông Môntanô đây ra chặn ông Caxiô lại, 
nài xin ông ta dừng tay. Còn tôi thì đuổi theo cái thằng đang 
kêu ầm lên kia, sợ để nó kêu như vậy (và điều này đã xảy ra) 
sẽ gây kinh hoàng trong khắp thành phố”. Thằng đó nhanh 
chân chạy thoát, mà tôi cũng vội quay về, nhất là lại nghe 
thấy tiếng gươm đao loảng xoảng, và ông Caxiô chửi bới ầm ĩ, 
điều mà cho đến đêm nay tôi chưa bao giờ thấy. Khi tôi quay 
trở lại (vì sự việc xảy ra rất nhanh) thì đã thấy hai người 
đang xô xát, đâm chém nhau, đúng như lúc chủ tưđng đích 
thân đến can họ ra. Tôi chỉ biết có thế không thể nói được gì 
hơn nữa. Nhưng con người ta ai cũng là người, người tô't nhất 
cũng có đôi khi lầm lỡ... Tuy ông Caxiô đã trót phạm tới ngài 
đây chút ít (trong lúc cuồng nộ thì đến bạn tốt nhất người ta 
cũng đánh), nhưng tôi tin là chắc gã bỏ chạy kia đã làm điều 
gì xúc phạm quá đáng với ông Caxiô, nên ông đã không thể 
bình tĩnh bỏ qua được... 


22 - SECHXPIA 



338 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔTENLÔ - Iagô, ta biết rồi, vì lòng ngay thẳng và tình yêu bạn, 
ông đã lược bớt chuyện này đi cho Caxiô nhẹ tội. Caxiô, ta 
mến ngươi, nhưng từ nay ngươi không còn là tùy tướng của 
ta nữa. 

Đexđêmôna ra, có người theo hầu 

Kìa, đến người yêu hiền dịu của ta cũng bị thức giấc! Ta sẽ 
trị tội ngươi để làm gương. 

ĐEXĐÊMÔNA - Chẳng hay có việc gì xảy ra vậy? 

ÔTENLÔ - Em yêu quý, giờ đây thì mọi việc dã ổn, em hãy trở về 
yên nghỉ. (Nói với Môntanô) - Còn vết thương của ông, ta sẽ tự 
tay săn sóc chạy chữa. Các người dưa ông ấy đi. 

Người ta dìu Môntanô đi 

- Iagô, hãy di xem xét cẩn thận khắp thành phô' và làm yên 
lòng những người hoảng hốt vì cuộc ẩu đả tồi tệ này. Lại đây* 
Đexđêmôna. Cuộc dời người lính thường vẫn bị những chuyện 
xung đột lôi ra khỏi giấc ngủ êm dềm như vậy dấy. 

Tất cả vào, trừ Iagô và Caxiô 

IAGÔ - Sao, ông phó tướng, ông bị thương dấy à? 

CAXIÔ - Vâng, không gì chữa được. 

IAGÔ - Lạy Chúa, cầu trời phù hộ ông không bị như thế. 

CAXIÔ - Thanh danh, thanh danh, thanh danh! Ôi, tôi đã mất hết 
thanh danh! Tôi đã mất cái phần bất tử trong con người tôi rồi, 
phần còn lại chỉ là thú vật!... Thanh danh của tôi, ôi Iagô, 
thanh danh của tôi! 

IAGÔ - Tôi vốn là con người thật thà, tôi lại cứ tưởng là ông bị 
thương trên thân thể. Cái đó còn có ý nghĩa quan trọng hơn là 
bị tổn thương thanh danh. Thanh danh chẳng qua chỉ là một 
định kiến vô bổ và giả dối, nhiều khi không cần tài đức gì mà 
vẫn có, và cũng nhiều khi không dáng mất vẫn cứ mất. Ồng 
chẳng mất một chút thanh danh nào hết, trừ phi ông tự cho là 
mình dã mất. Này, ông ơi, chẳng thiếu gì cách để lấy lại lòng 
tin yêu của chủ tướng. Vừa rồi ông bị hắt hủi chẳng qua vì chủ 
tướng đang cơn giận dữ. Trừng phạt ông như thế là vì chính trị 
hơn là vì ác tâm, cũng chẳng khác gì ta đánh con chó vô tội của 
mình dể dọa một con sư tử hung hăng. Ồng cứ van nài chủ 
tướng là ngài sẽ hồi tâm. 



ÔTENLÔ 


339 


CAXIÔ - Thà tôi nài xin khinh bỉ còn hơn đánh lừa một người chủ 
tướng tốt như vậy để ngài lại tin dùng một tùy tướng nhẹ dạ, 
rượu chè be bét và ăn nói lung tung. Say rượu! Nói năng như 
con vẹt! Cãi lộn! Huênh hoang! Chửi bới! Nói nhăng nói nhít 
với bóng của mình! Ôi, thần rượu vô hình, nếu ngươi không có 
tên để gọi, thì ta phải gọi ngươi là con quỷ! 

IAGÔ - Lúc nãy ông vác gươm đuổi ai vậy? Hắn đã làm gì ông thế? 

CAXIÔ - Tôi cũng không biết nữa. 

IAGÔ - Sao lại có thể thế được? 

CAXIÔ - Tôi nhớ rất nhiều thứ, nhưng chẳng nhớ cái gì rõ rệt; nhớ 
có một cuộc cãi lộn, nhưng chẳng rõ duyên cớ vì đâu. Trời ơi! 
Làm thế nào mà người ta lại đi nuốt kẻ thù vào bụng để nó lấy 
cắp mất trí khôn, và sao lại có thể lấy làm vui vẻ, thích thú, 
phởn phơ, đắc chí mà tự biến mình thành con vật! 

IAGÔ - Ồ, thế là ông đã đỡ nhiều rồi. Làm thế nào mà ông đã chóng 
bình phục lại được như thế? 

CAXIÔ - Con ma rượu đã vui lòng nhường chỗ cho con quỷ giận dữ. 
Ớ tôi, cứ khuyết điểm này hết thì lại tòi ra khuyết điểm khác, 
khiến tôi hết sức tự khinh mình. 

IAGÔ - Thôi đi, ông là một nhà luân lý quá nghiêm khắc. Căn cứ 
vào thời gian, vị trí và hoàn cảnh xứ này hiện nay, tôi thành 
tâm mong chuyện vừa rồi không xảy ra; nhưng vì việc đã lỡ rồi, 
ông hãy tính cách thu xếp sao cho có lợi cho ông! 

CAXIÔ - Nếu tôi xin chủ tướng cho phục chức, ngài sẽ bảo tôi là một 
thằng say rượu. Dù tôi có nhiều mồm như mãng xà tinh 
Hyđra (1) thì một câu trả lời như vậy cũng đủ làm tôi câm họng. 
Làm con người lúc thì khôn ngoan, lúc lại phát rồ phát dại, giờ 
dây lại như một con vật, lạ thật! Quá chén một chút thật là tai 
hại và rượu kia chính là con quỷ. 

IAGÔ - Này, thôi đi ông ơi, rượu vang ngon là người bạn hiền khi ta 
biết dùng cho có điều độ; đừng nguyền rủa nó nữa. Ong phó 
tướng, tôi chắc là ông biết tôi quý mến ông chứ! 

CAXIÔ - Vâng, tôi biết lắm. Tôi đã quá chén say sưa be bét! 

IAGÔ - Ông ạ, ông hay bất cứ ai, tất cũng có lần có thể say. Bây 


(1) Quái vật bảy đầu trong thần thoại Hy Lạp. 



340 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


giờ tôi bảo ông nên làm thế nào nhé. Phu nhân của chủ tướng 
ta giờ đây chính là chủ tướng đó. Tôi có thể nói như vậy vì 
chủ tướng hiện nay lúc nào cũng chỉ mê mải, say sưa chiêm 
ngưỡng, tôn thờ đức hạnh và sắc đẹp của vợ. Ông hãy đến thú 
thực hết với phu nhân, năn nỉ phu nhân giúp cho ông được 
phục hồi chức cũ. Phu nhân vốn tính người hết sức rộng rãi, 
hiền hậu, hiểu biết, đức hạnh, coi việc không giúp được ai quá 
mức người ta yêu cầu là một điều đáng trách. Mối quan hệ 
giữa ông và chồng phu nhân đã đứt, ông hãy nài xin phu nhân 
nốì lại. Tôi xin lấy cả gia sản ra cuộc với bất kỳ cái gì cũng 
được, là tình thân rạn vổ giữa ông và Mô tướng quân rồi ra sẽ 
càng thắm thiết hơn xưa. 

CAXIỒ - Ông khuyên bảo tôi chí phải. 

IAGÔ - Tôi đảm bảo với ông, đó là vì tình thân yêu thành thực và 
lòng trung hậu ngay thẳng của tôi. 

CAXIÔ - Tôi hoàn toàn tin như vậy. Ngay sáng sớm mai, tôi sẽ đến 
cầu xin với bà Đexđêmôna đức hạnh can thiệp giúp. Nếu việc 
này thất bại thì số phận tôi thực là tuyệt vọng. 

IAGÔ - Ông nói đúng đấy. Thôi xin chào phó tướng. Tôi còn phải 
đến chỗ canh gác. 

CAXIÔ - Xin chào ông, ông Iagô trung thực. 

Caxiô vào 

IAGÔ - Thế này thì còn ai dám bảo ta đóng vai một tên khốn nạn? 
Khi lời ta khuyên bảo rất thẳng thắn, chân thực, đáng tin và 
thực tình, đó đúng là cách để lấy lại lòng yêu của thằng Mô? Vì 
lôi cuốn nàng Đexđêmôna thương người vào bất cứ một chuyện 
cầu xin chân thực nào là một việc hết sức dễ dàng, bản tính 
nàng rộng rãi như trời đất. Còn đối với nàng, làm cho tên Mô 
phải xiêu lòng chiều ý, dù là để buộc hắn không chịu lễ rửa tội, 
không dự các buổi lễ và không nhận mọi dấu phép để chuộc tội, 
nàng có thể tùy ý muôn thắt lại cởi ra, thế nào cũng được, ý 
muốn của nàng là chúa tể ngự trị tình cảm mềm yếu của tên 
Mô, vì hồn vía nó đã bị tình yêu trói chặt. Ta khuyên Caxiô 
cách hành động đưa thẳng đến thành công, thì làm sao ta lại có 
thể là một tên khôn nạn được? Ôi, diêm vương địa ngục! Khi 
ma quỷ muốn gây ra những tội lỗi đen tối nhất, chúng trước hết 
gợi lên những cảnh thần tiên, như ta đang làm đây! Trong lúc 



ÔTENLÔ 


341 


thằng ngốc thật thà kia nài xin Đexđêmôna gỡ tội cho hắn, và 
khi cô nàng ra sức bênh vực hắn với tên Mô thì ta sẽ rót thuốc 
độc vào tai thằng này, rằng vợ nó xin cho Caxiô như thế là vì 
nhục dục dâm tà. Như vậy, cô nàng càng gắng giúp Caxiô bao 
nhiêu thì lại càng phá vỡ lòng tin của tên Mô đôì với cô nàng 
bấy nhiêu. Thế là ta sẽ biến đức hạnh của nàng thành nhựa, 
biến lòng thương người của nàng thành lưới, để rồi bẫy tất cả 
chúng nó vào đó. 

Rôđêrigô ra 

- Kìa, Rôđêrigô, thế nào? 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi cổ công theo đến đây để săn bắt, nhưng chẳng 
được như con chó đuổi mồi, mà chỉ là để góp thêm tiếng sủa. 
Tiền tôi đã gần cạn, đêm nay lại bị nện một trận nên thân. 
Tôi nghĩ kết quả sẽ chỉ là thế này thôi: đánh đổi lấy mọi nỗi 
vất vả, tôi sẽ có được nhiều kinh nghiệm. Và như vậy là với 
túi tiền sạch trơn, tôi sẽ lại trở về Vơnidơ, có thêm được chút 
ít khôn ngoan mà thôi. 

IAGÔ - Đáng thương thay những kẻ không kiên nhẫn! vết thương 
nào chẳng phải dần dần mới khỏi? Anh cũng biết là chúng ta 
hành động với đầu óc khôn ngoan chứ không phải với phép 
phù thủy, mà đầu óc khôn ngoan thì cũng phải phụ thuộc vào 
thời gian chậm chạp. Mọi sự chẳng đã tốt đẹp đó sao? Đồng ý 
là Caxiô đã đánh anh, nhưng bằng một vết xây xát xoàng ấy, 
anh đã cách chức được Caxiô. Tuy có nhiều thứ mọc nhanh 
dưới ánh mặt trời, nhưng cây ra hoa sớm thì quả cũng sớm 
chín. Hãy nén đợi ít lâu. Trời ơi! đã sáng rồi kìa. Thú vui và 
hành động khiến thời gian như ngắn lại. Anh đi đi thôi. Hãy 
trỏ về nơi người ta đã quy định cho anh. Thôi đi đi, tôi đã bảo 
mà. Sau này, anh sẽ còn được biết thêm nhiều chuyện khác. 
Thôi, đi đi. 

Rôđêrigô vào 

Có hai việc phải làm. Vợ ta phải nói lót với bà chủ giúp Caxiô. 
Ta sẽ dặn cô ta. Trong khi đó ta sẽ kéo tên Mô ra chỗ khác, rồi 
đưa nó trở về đúng lúc để thấy Caxiô đang nài nỉ vợ nó. 

Đúng, cách làm là như vậy. Không nên vì thờ ơ, chậm trễ 
mà hỏng hết mưu kế. 


Vào 



HỔI BA 


CẢNH I 

Saiprơt. Trước lâu đài 


Caxiô ra cùng với mấy nhạc công 

CAXIÔ - Các ông hãy dừng lại đây chơi một bài gì ngăn ngắn, và 
nhớ nói: "Xin chào mừng chủ tướng" (1) , tôi sẽ hậu thưởng công 
khó nhọc cho các ông. 

Nhạc 
Hề ra 

HỀ - Này các thầy, nhạc cụ của các thầy đã ở Naplơ rồi hay sao mà 
lại ngạt giọng mũi thế? 

NHẠC CÔNG - Cái gì hở ông? 

HÊ - Xin hỏi các thầy những cái này là nhạc cụ gió phải không? 

NHẠC CÔNG I - Vâng, quả đúng thế. 

HỀ - Ờ, ở chỗ này có treo cái đuôi (2) . 

NHẠC CÔNG I - Ông thấy câu chuyện treo ở đâu ạ? 

HỀ - Trời đất ơi! các nhạc cụ gió mà tôi biết, cái nào mà chẳng có. 
Nhưng, này tiền đây, đưa các thầy. Quan chủ tướng mê tiếng 
nhạc của các thầy quá đến nỗi vì chỗ thân tình, xin các thầy 
dừng làm ồn nữa. 


(1) Theo tục lệ xưa ở nhiều thành phố miền Bắc nước Anh, sau khi ban nhạc dạo 
một, hai bài thì nói lời chào mừng, nêu rõ cả ngày giờ, thời tiết. (Theo chú thích 
của Ritson). 

(2) Chơi chữ: tale (câu chuyện) và tall (cái đuôi) phát âm giông nhau. Đoạn này, vai 
hề nhiều chỗ dùng lối chơi chữ đồng âm dị nghĩa như vậy. 



ÔTENLÔ 


343 


NHẠC CỒNG I - Vâng, thưa ông, chúng tôi sẽ thôi ạ. 

HỀ - Nếu các thầy có thứ nhạc nào không nghe thấy được tiếng thì 
các thầy lại cứ tiếp tục. Còn cái thứ nhạc nghe thấy tiếng được, 
như người ta nói, thì quan chủ tướng ngài không thiết. 

NHẠC CÔNG I - Loại nhạc ấy, thưa ông, chúng tôi không có ạ. 

HỀ - Vậy thì mời các thầy cất tất cả kèn, sáo vào đẫy, vì tôi phải đi 
đây. Các thầy đi đi cho. Biến đi. Bước! 

Các nhạc công vào 

CAXIÔ - Anh có nghe thấy không, anh bạn hiền của tôi? 

HỀ - Không, tôi không nghe thấy anh bạn hiền của ông, tôi chỉ 
nghe thấy ông nói thôi! 

CAXIÔ - Thôi, xin anh đừng đùa nữa. Đây, có một đồng tiền vàng 
nhỏ tặng anh. Nếu bà hầu cận của vợ quan chủ tướng đã dậy, 
nhờ anh làm ơn nói với bà ta có một người tên là Caxiô muốn 
được hân hạnh hầu chuyện. Anh có vui lòng giúp tôi không? 

HỀ - Thưa ông, bà ấy đã dậy rồi. Nếu bà ta chịu đến đây, có thể tôi 
sẽ nói hộ ông. 

CAXIÔ - Vâng, nhờ ông giúp cho! 

Hề vào. Iagô ra 

- Kìa, ông Iagô, ông đến thật vừa khéo. 

IAGỒ - Đêm qua ông không ngủ à? 

CAXIÔ - Không. Lúc tôi với ông chia tay trời đã hửng sáng. Ông 
Iagô ạ, tôi đã đánh bạo nhờ một người đến chỗ vợ ông. Tôi 
muốn nhờ bà nhà giúp tôi được gặp nàng Đexđêmôna đức hạnh. 

IAGÔ - Để tôi bảo nhà tôi đến gặp ông ngay. Và tôi sẽ tìm cách kéo 
Mô tướng quân ra chỗ khác, để hai người có thể tự do bàn việc 
của mình. 

CAXIÔ - Nếu vậy, tôi xin trân trọng cảm ơn ông. 

Iagô vào 

Thật chưa từng thấy một người Florenxơ nào tốt bụng và 
chân thực hơn (1) . 

Êmilya ra 


(1) Câu này mâu thuẫn với một câu ở Cảnh I Hồi năm: khi Iagô gọi Rôđêrigô là 
"đồng hương", Graxianô hỏi lại: "Người Vênidơ u?" thì Iagô đáp: vâng. 



344 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ÊMILYA - Chào ông phó tướng; tôi rất rầu lòng vì ông gặp chuyện 
không may; nhưng rồi chẳng bao lâu mọi sự sẽ ổn thỏa thôi ông 
ạ. Hai vợ chồng quan chủ tướng có nói với nhau về chuyện của 
ông. Phu nhân bênh vực ông hết sức. Tướng quân có trả lời là 
người bị ông đánh là một người có danh vọng lớn, vào hàng 
danh gia thế tộc ở Saiprơt, cho nên vì chính sách khôn ngoan, 
tướng quân không thể không cách chức ông được; nhưng tướng 
quân khẳng định là vẫn quý mến ông và sẵn có cảm tình với 
ông rồi, chẳng cần phải ai xin hộ, hễ có dịp là tướng quân sẽ 
phục chức cho ông. 

CAXIÔ - Tuy nhiên, nếu bà thấy tiện hoặc xem có thể được, tôi cũng 
xin bà giúp cho tôi được yết kiến riêng Đexđêmôna phu nhân 
trong chốc lát. 

ÊMILYA - Xin mời ông vào, tôi sẽ thu xếp cho ông có thì giờ được tự 
do giãi bày với phu nhân. 

CAXIÔ - Tôi đội ơn bà rất nhiều. 

Hai người vào 


CẢNH II 

Một phòng trong lâu đài 


Ôtenlô, lagô và mấy nhà quỷ tộc ra 

ÔTENLÔ - Iagô, những bản báo cáo này, ông đưa cho người hoa tiêu, 
nhờ ông ta chuyển lời kính thăm của tôi lên Viện Nguyên lão. 
Tôi sẽ đi kiểm tra các công trình phòng thủ, xong việc, ông đến 
gặp tôi ở đó. 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, xin tuân lệnh. 

ÔTENLÔ - Thế nào các ông, chúng ta đi thăm các công trình phòng 
thủ chứ? 

CÁC NHÀ QƯÝ TỘC - Chủng tôi xin theo hầu ngài. 

Tất cả vào 


ÔTENLÔ 


345 


CẢNH III 

Saiprơt - Vườn trong lâu đài 


Đexđêmôna, Caxỉô và Êmilya ra 

ĐEXĐÊMỒNA - Ông Caxiô, ông cứ yên tâm, tôi sẽ hết sức giúp ông. 

ÊMILYA - Thưa phu nhân, xin phu nhân cố giúp ông Caxiô. Tôi xin 
thưa với phu nhân rằng việc này làm nhà tôi cũng rất buồn, 
như thể là chuyện của chính bản thân mình vậy. 

ĐEXĐÊMÔNA - ồ, ông nhà bà quả là con người trung thực. Ông 
Caxiô, ông đừng lo, tôi nhất định sẽ làm cho ông và nhà tôi lại 
thân mật như trước. 

CAXIỒ - Thưa phu nhân phúc hậu, dù sau đây có thế nào đi nữa, 
Maicơn Caxiô này nguyện mãi mãi là người đày tớ trung thành 
của phu nhân. 

ĐEXĐÊMÔNA - Tôi biết, xin cảm ơn ông. Xưa nay ông vẫn quý mến 
nhà tôi, hai người lại quen biết nhau từ lâu. Xin ông cứ tin chắc 
là nhà tôi có xa lánh ông cũng chỉ là trong phạm vi chính trị 
đòi hỏi mà thôi. 

CAXIÔ - Nhưng, thưa phu nhân, chính sách đó có thể kéo dài, hoặc 
dựa vào những cơ sở quá tinh vi, nghiệt ngã, hoặc có những sự 
kiện bất chợt nào đó làm sao lãng đi, trong khi ấy tôi lại vắng 
m£t và đã có người thay, thế là chủ tướng sẽ quên mâ't công lao 
và lòng kính yêu của tôi đối với người. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ông đừng nghi ngại điều đó. Có mặt Êmilya đây, tôi 
xin bảo đảm phục chức cho ông. Ông hãy tin chắc là khi vì tình 
bạn tôi đã hứa một diều gì, tôi sẽ thực hiện đến cùng. Nhà tôi 
sẽ không yên được với tôi; tôi sẽ làm cho chàng mất ngủ mà 
phải thuần hóa (1) ; tôi sẽ nài nỉ làm cho chàng phải nóng lòng 
sốt ruột, giường chàng nằm sẽ biến thành lớp học, cái bàn 
chàng ngồi ăn sẽ biến thành nơi xưng tội. Tôi sẽ đem lời kêu 
nài của ông xen vào tất cả mọi việc chàng làm. Vậy ông Caxiô, 
ông cứ yên tâm vui vẻ, vì người biện hộ của ông thà chết chứ 
quyết không chịu bỏ dở công việc của ông. 

ÊMILYA - Thưa phu nhân, tướng công đang tới đây. 


(1) Thời xưa, người ta dạy chim ưng bằng cách không cho nó ngủ. 



346 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CAXIÔ - Thưa phu nhân, tôi xin phép cáo biệt. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ây, ông cứ nán lại mà nghe tôi nói. 

CAXIÔ - Thưa phu nhân, xin để khi khác. Tôi cảm thấy lúc này rất 
bối rối, ở lại sẽ không có lợi cho công việc của tôi. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thôi được, tùy ý ông. 

Caxiô vào 
Ôtenlô và Iagô ra 

IAGÔ - Hừ, tôi không ưa cái trò này. 

ÔTENLÔ - Ông nói gì vậy? 

IAGÔ - Dạ, thưa chủ tướng, có gì đâu ạ... Hay nếu... Tôi chẳng biết 
gì đâu ạ. 

ÔTENLÔ - Có phải Caxiô vừa mới từ biệt vợ ta đi ra phải không? 

IAGÔ - Caxiô ư? thưa chủ tướng. Không, chắc chắn là không phải. 
Tôi không thể tin được rằng, trông thấy chủ tướng tới, ông ấy 
lại lấm lét bỏ đi như một người có tội vậy. 

ÔTENLÔ - Ta tin chắc đúng là Caxiô. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thế nào, phu quân? Thiếp vừa nói chuyện vđi một 
người đến đây cầu khẩn một việc, một người đang héo hon sầu 
não vì sự giận dữ của phu quân. 

ÔTENLÔ - Nàng định nói ai? 

ĐEXĐÊMÔNA - Người phó tướng của phu quân, ông Caxiô chứ ai nữa! 
Thưa phu quân, nếu thiếp có chút khả năng, quyền lực gì cảm 
kích được phu quân thì thiếp xin phu quân hãy nối ngay lại mối 
giao hảo giữa hai người. Vì nếu ông ta không phải là người thực 
tâm yêu mến phu quân, có phạm sai lầm chỉ là vô tình chứ 
không cố ý, thì quả là thiếp không biết nhận xét một con người 
chân thực. Thiếp xin phu quân cho ông ấy được phục chức. 

ÔTENLÔ - Ông ta vừa ỗ đây ra phải không? 

ĐEXĐÊMÔNA - Vâng, đúng thế. Ông ta ủ rũ quá khiến thiếp cũng 
phải mủi lòng, khổ tâm. Phu quân thân yêu, xin phu quân cho 
ông ấy được phục chức. 

ỒTENLÔ - Đexđêmôna hiền dịu, ngay bây giờ thì không được. Để 
một dịp khác. 

ĐEXĐÊMÔNA - Nhưng liệu có chóng không, phu quân? 



ÔTENLÔ 


347 


ÔTENLÔ - Đexđêmôna thân yêu, vì nàng, ta sẽ cố gắng làm việc đó 
thật sớm. 

ĐEXĐÊMÔNA - Tối nay, vào bữa ăn tối nhé? 

ÔTENLÔ - Không, tối nay thì không được. 

ĐEXĐÊMÔNA - Vậy, ngày mai vào bữa trưa nhé? 

ÔTENLÔ - Ngày mai ta không ăn ở nhà. Ta phải đến gặp các tướng 
lĩnh trong thành. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thế thì tối mai vậy, hay sáng thứ ba, hay trưa thứ 
ba, tối thứ ba, hoặc sáng thứ tư. Xin phu quân hẹn ngày dứt 
khoát, nhưng đừng để lâu quá ba ngày. Quả là ông ta hối hận 
lắm. Vả chăng, sự thất thố của ông ta, theo lý lẽ thông thường 
(trừ phi, như người ta nói, trong thời chiến, ngay cả với những 
người ưu tú nhất cũng cần phải nghiêm trị để làm gương), cũng 
không phải là một lỗi nặng, chỉ đáng bị khiển trách riêng thôi. 
Vậy, bao giờ ông ấy được phục chức? Ôtenlô, phu quân nói đi. 
Thiếp tự hỏi lòng, có điều gì phu quân yêu cầu mà thiếp lại từ 
chối hoặc còn chần chừ như vậy. Sao, Maicơn Caxiô, người trước 
kia vẫn thường cùng đi với phu quân những lần phu quân đến 
cầu thân với thiếp, người đã bao lần bênh vực phu quân mỗi khi 
thiếp có gì chê trách phu quân (1) , giờ đây, xin cho được phục 
chức mà cũng khó khăn đến thế ư? Phu quân hãy tin là thiếp có 
thể làm được nhiều... 

ÔTENLÔ - Thôi, xin nàng đừng nói nữa. Ông ấy trỏ lại lúc nào cũng 
được, tùy ông ấy. Ta không muốn từ chối nàng một điều gì hết. 

ĐEXĐÊMÔNA - ổ, việc này đâu phải là một đặc ân. Chẳng qua cũng 
như thiếp nài phu quân xỏ bao tay, ăn món gì ngon bổ, hoặc 
mặc thêm áo ấm, hoặc xin phu quân làm một việc gì có lợi cho 
sức khỏe của phu quân. Còn khi thiếp cầu xin một việc quả 
thật phải kêu gọi đến tình yêu của phu quân thì tất phải là 
một việc quan trọng, khó khăn, phải gay go nguy hiểm mới 
hoàn thành được. 

ÔTENLÔ - Ta không muốn từ chối nàng một điều gì hết. Và ta cũng 
xin nàng một điều là hãy để cho ta yên một mình trong chốc lát. 


(1) Chỗ này có điểm mâu thuẫn. Ớ Hồi I, khi Iagô báo tin Ôtenlô lấy vợ, Caxiô còn 
hỏi: "Lấy ai?", như vậy Caxiô không thể nào thường đi cùng Ôtenlô đến gặp 
Đexđêmôna như Đexđêmôna nói ở đoạn này. 



348 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp có bao giờ lại từ chối phu quân? Không! Tạm 
biệt phu quân. 

ÔTENLÔ - Tạm biệt Đexđêmôna yêu quý. Chỉ một lát nữa ta sẽ lại 
gặp nàng. 

ĐEXĐÊMÔNA - Lại đây, Êmilya. {Nói với Ôtenlô) - Xin tùy ý phu 
quân. Phu quân muốn thế nào, thiếp cũng xin vâng. 

Đexđèmôna cùng Êmilya vào 

ÔTENLÔ - Con người tuyệt diệu! Nếu ta mà không yêu nàng, linh 
hồn ta sẽ chịu kiếp đọa đày! Và nếu ta không còn yêu nàng nữa 
thì vũ trụ sẽ trở lại thời hỗn mang! 

IAGÔ - Thưa chủ tướng cao quý... 

ÔTENLÔ - Iagô, ông nói gì? 

IAGÔ - Ngày trước, khi chủ tướng đi lại cầu thân tỏ tình với phu 
nhân, ông Caxiô có được biết mối tình của chủ tướng không? 

ÔTENLÔ - Có. Ông ta biết rõ câu chuyện từ đầu đến cuối. Sao ông lại 
hỏi thế? 

IAGÔ - Để thỏa mãn trí tò mò thôi ạ, chứ không có ý gì khác cả. 

ÔTENLỒ - Iagô, ông tò mò cái gì? 

IAGÔ - Tôi cứ tưởng là ông ta không quen biết phu nhân. 

ÔTENLÔ - Ồ, có quen chứ và thường còn làm trung gian giữa ta và 
nàng đấy. 

IAGÔ - Thật thế ư? 

ÔTENLÔ - Đúng thế, phải, đúng thế... Trong việc đó ông thấy có 
điều gì? Ông ta có phải là người ngay thẳng không? 

IAGÔ - ỏ, ngay thẳng, thưa chủ tướng! 

ÔTENLÔ - Phải, ngay thẳng! 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, theo như tôi nghĩ.. 

ỔTENLÔ - Ông nghĩ thế nào? 

IAGÔ - Nghĩ thế nào,... thưa chủ tướng! 

ÔTENLÔ - "Nghĩ thế nào, thưa chủ tướng!". Trời ơi, hắn cứ nhắc lại 
lời ta như một tiếng vang, như thể trong ý nghĩ của hắn có một 
con quái vật nào đó quá ư ghê tởm, không thể để ai nhìn thấy. - 
Hẳn ông có điều gì định nói. Vừa mới đây khi Caxiô từ biệt vợ 
ta, ta nghe thấy ông nói là ông không ưa cái trò đó: Vậy ông 



ÔTENLÔ 


349 


không ưa cái gì? Và khi ta bảo trước đây hắn là người vẫn 
khuyên nhủ ta suốt thời gian ta cầu thân với Đexdêmôna, ông 
lại thốt, lên: Thật thế ư? Và ông còn cau mày, nhăn trán như 
thể định giấu kín trong đầu một ý nghĩ gì khủng khiếp. Nếu 
quả ông yêu ta, hãy cho ta biết ý nghĩ của ông. 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, chủ tướng cũng biết là tôi kính yêu chủ tướng! 

ÔTENLÔ - Ta cũng nghĩ thế. Và vì ta biết ông giàu lòng yêu thương 
và ngay thẳng, trước khi nói, thường cân nhắc từng lời, nên ta 
càng lo sợ khi thấy ông đắn đo ngập ngừng. Ớ một tên khôn 
kiếp tráo trở, giả dối, thì những cái đó chỉ là những thủ đoạn 
thông thường; nhưng ở một người công bằng chính trực thì 
những cái đó là một sự tô" cáo kín đáo, xuất phát từ một trái 
tim mà giận dữ không kìm hãm nổi. 

IAGÔ - Về Caxiô thì tôi dám thề rằng tôi tin ông ta là một người 
trung thực. 

ÔTENLÔ - Ta cũng nghĩ vậy. 

IAGÔ - Con người ta bề ngoài thế nào thì trong bụng cũng phải 
đúng như thế, hoặc không nên tỏ ra những cái mình không 
có thật. 

ỒTENLÔ - Con người ta bề ngoài thế nào thi trong bụng cũng phải 
đủng như vậy, cái đó đã hẳn. 

IAGÔ - Vậy nên tôi nghĩ Caxiô là người trung thực. 

ỒTENLÔ - Không, những lời nói đó vẫn còn ẩn ý gì bền trong. Ta 
yêu cầu ông có ý nghĩ gì day dứt trong lòng hãy nói hết cho ta 
biết; hãy dùng những lời xấu nhất dể nói lên những ý nghĩ 
xấu nhất. 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, xin người tha lỗi cho tôi. Tuy bị ràng buộc 
vào bổn phận, nhưng tôi không bắt buộc phải làm cái điều mà 
ngay kẻ nô lệ cũng không chịu làm. Nói ra những ý nghĩ của 
tôi ư? Giả sử những ý nghĩ ấy ti tiện giả dối thì sao? Có lâu 
đài nào mà không có kẻ xấu đôi khi chui vào được? Có trái tim 
nào trong sạch mà lại không bao giờ có những lo toan bẩn 
thỉu mở phiên tòa nghiễm nhiên phán xét bên cạnh những ý 
nghĩ chính đáng? 

ÔTENLỔ - Iagô, nếu ông cho rằng bạn ông bị xúc phạm mà lại im đi 
không cho bạn ông biết ý nghĩ của ông thì thực tình là ông 
phản lại bạn ông đấy. 



350 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


IAGÔ - Xin chủ tướng... Có thể tôi ước đoán sai lầm, vì xin thú thực, 
tôi có cái tật bẩm sinh là hay xét nét những chuyện xấu xa, và 
do ghen tị, hay tưởng tượng ra những tội lỗi không có thực. Xin 
chủ tướng hãy sáng suốt đừng để ý đến một kẻ thường suy đoán 
sai lệch đến như vậy, đừng vì những nhận xét bông lông, không 
chắc chắn của kẻ ấy mà chuốc lấy lo nghĩ. Để chủ tướng biết ý 
nghĩ của tôi, thực có hại cho tâm trí đang thanh thản yên lành 
của chủ tướng, cũng như cho những tình cảm nhân hậu, lòng 
chân thực, sự khôn ngoan của tôi. 

ÔTENLÔ - Ý ông muốn nói gì? 

IAGÔ - Thưa chủ tướng kính mến, thanh danh con người dù nam 
hay nữ, đều là hòn ngọc của linh hồn. Kẻ lấy trộm của tôi cái 
túi tiền là lấy trộm một vật không đáng kể; nó chỉ là một đồ 
vật, không là cái gì hết. Trước đây nó là của tôi, bây giờ nó là 
của hắn; trước nữa nó đã làm đầy tớ cho hàng vạn con người. 
Còn kẻ nào tước đoạt thanh danh của tôi là đã đánh cắp của tôi 
một cái làm tôi nghèo đi mà không làm cho kẻ ấy giàu thêm 
chút nào. 

ÔTENLÔ - Trời ơi, ta muốn biết rõ ý nghĩ của ông! 

IAGÔ - Trái tỉm tôi dù có nằm trong tay chủ tướng, ngài cũng không 
làm sao biết được, lại càng không thể biết được chừng nào tôi 
còn nắm giữ nó. 

ÔTENLÔ - Chà! chà! 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, xin ngài hãy dè chừng lòng ghen tuông. 
Nó là con quái vật mắt xanh tự tạo ra thức ăn để tự nuôi 
mình (1) . Kẻ có vợ ngoại tình vẫn sống sung sướng nếu, biết rõ 
số phận mình, không còn yêu đứa phụ tình nữa. Nhưng nếu 
hắn mê say mà vẫn nghi hoặc, ngờ vực mà vẫn yêu tha thiết, 
thì chao ôi, hắn sẽ phải sông những giờ phút đày ải, quằn quại 
biết chừng nào! 

ÔTENLÔ - Ôi, đau khổ! 

IAGÔ - Người nghèo mà an phận thì giầu, khá giầu đấy. Còn kẻ 


(1) It is the green-ey'd monster which doth mock the meat it feeds on : từ mock ở 
câu này đã gây ra nhiều cuộc tranh cãi. Có người (Warburton) cho là make\ 
Zohnson, Farmer, Steevens, Mason, Malone... mỗi người giải thích một cách. 
Chúng tôi theo Malone: trong các vở kịch của Shakespeare, make và mocke 
thường lầm lẫn với nhau. 



ÔTENLÔ 


351 


giầu, dẫu cho của cải hằng hà sa số, nếu luôn luôn sợ mình sẽ 
nghèo thì kẻ đó cũng nghèo như mùa đông xơ xác. Lạy Chúa 
lòng lành, hãy che chở cho linh hồn tất cả những người thân 
của tôi tránh khỏi bệnh ghen tuông! 

ÔTENLÔ - Tại sao, tại sao vậy? Ông tưởng ta chịu sống cuộc đời 
ghen tuông, thậm chí cứ nhìn mặt trăng mỗi lần thay đổi lại 
một phen ngờ vực sao? Không, một khi đã nghi hoặc là ta quyết 
định ngay. Hãy đánh đổi ta lấy một con dê, nếu tâm hồn ta lại 
đi băn khoăn bận bịu về những điều nghi hoặc đáng khinh và 
rỗng tuếch, giông như những điều ông vừa nêu ra! Khen vợ ta 
xinh đẹp, ăn ngon, thích có bạn bè, nói năng phóng túng, đàn 
hát và khiêu vũ giỏi, chẳng thể làm ta ghen tức được. Ớ con 
người đức hạnh thì những cái đó lại càng thêm đức hạnh. Ta 
cũng không hề vì tài đức kém cỏi mà mảy may e sợ hoặc nghi 
ngờ nàng phản bội, vì nàng là người có con mắt tinh đời và đã 
chọn ta. Không, Iagô, trước khi nghi ngờ, ta còn phải mắt thấy, 
khi đã ngờ, là phải có chứng cớ rõ ràng. Và khi đã có chứng cớ 
hẳn hoi thì chỉ còn một cách: rứt bỏ ngay tình yêu hoặc lòng 
ghen, có thế thôi! 

IAGÔ - Nghe chủ tướng nói vậy, tôi rất đỗi vui mừng, vì giờ đây tôi 
đã có lý lẽ để bày tỏ một cách thẳng thắn hơn tấm lòng quý 
mến và tận tụy của tôi đối với chủ tướng. Vậy, vì bổn phận tôi 
phải nói, xin chủ tướng hãy lắng nghe. Tôi chưa nói đến chứng 
cớ vội. Chỉ xin chủ tướng để ý đến phu nhân, theo dõi thái độ 
của phu nhân đối với Caxiô. Xin chủ tướng chú ý vậy thôi, đừng 
vội ghen mà cũng đừng quá tin. Tôi không muốn bản chất 
thẳng thắn và cao thượng của chủ tướng vì quá đại lượng mà bị 
lừa dối. Xin chủ tướng lưu ý cho. Tôi biết rõ phong tục nước tôi. 
Ớ Vơnidơ, phụ nữ trăng hoa đàng điếm, họ cho trời biết mà 
giấu kín chồng. Những kẻ có lương tâm nhất cũng không chịu 
từ bỏ những chuyện ấy, chỉ tìm cách giữ kín hành vi của mình. 

ÔTENLÔ - Ông nói thực ư? 

IAGÔ - Trước kia phu nhân đã lừa dối cha để lấy chủ tướng. Và 
chính những lúc tỏ ra run sợ tránh cái nhìn của chủ tướng, lại 
là lúc phu nhân yêu chủ tướng nhất. 

ÔTENLÔ - Có thế. 

IAGÔ - Vậy xin chủ tướng rút ra kết luận. Khi còn ít tuổi thế, phu 
nhân đã có thể vờ vĩnh bề ngoài bịt mắt được ông cụ thân sinh 



352 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


như bịt mắt chim ưng (1) - để ông cụ đã tưởng lầm là chuyện tà 
thuật gì. Nhưng tôi... thật có tội đáng trách, xin chủ tướng tha 
thứ cho, đó chỉ là vì tôi quá yêu chủ tướng. 

ÔTENLÔ - Ta sẽ mãi mãi gắn bó với ông. 

IAGÔ - Tôi thấy những điều tôi vừa nói đã làm tâm trí chủ tướng có 
phần hoang mang bối rối. 

ÔTENLÔ - Không đâu, hoàn toàn không mà! 

IAGÔ - Xin chủ tướng tin ở tôi, tôi e rằng có. Tôi mong chủ tướng coi 
những điều tôi nói là xuất phát từ tấm lòng yêu mến chủ 
tướng;... nhưng rõ ràng tôi thấy chủ tướng xúc động. Tôi xin chủ 
tướng đừng rút ra từ những lời tôi nói những kết luận vội vã, và 
đừng cho nó có một ý nghĩa lớn hơn một sự nghi ngờ. 

ÔTENLÔ - Nhất định ta sẽ không làm thế đâu! 

IAGỒ - Thưa chủ tướng, nếu chủ tướng mà lại làm như vậy thì câu 
chuyện tôi nói sẽ dẫn tới những kết quả xấu xa mà bản tâm tôi 
không hề nhằm đến. Caxiô là bạn quý của tôi... Thưa chủ tướng, 
tôi thấy chủ tướng bị xúc động. 

ÔTENLỒ - Không, không xúc động lắm đâu. Ta vẫn tin là Đexđêmòna 
ngay thẳng. 

IAGÔ - Chúc phu nhân mãi mãi là con người ngay thẳng! Chúc chủ 
tướng mãi mãi giữ được lòng tin như vậy! 

ÔTENLÔ - Nhưng, con người ta cũng dễ lầm lỡ... 

IAGÔ - Đấy, vấn dề là ở chỗ đó. Tôi xin đánh bạo nói thẳng với chủ 
tướng. Từ chối bao nhiêu đám cầu hôn cùng chung quê hương xứ 
sở, cùng một màu da, môn đăng hộ đối, mà theo lẽ tự nhiên ai 
cũng mong ước, hừ... có thể thấy trong ý muốn đó một tâm hồn 
hết sức đồi trụy, lệch lạc, những ý nghĩ trái tự nhiên... Nhưng, 
xin chủ tướng xá tội, tôi thực không chủ tâm nói đích danh phu 
nhân, mặc dầu tôi vẫn sợ là khi ham muôn trở lại đúng mực 
hơn, có thể phu nhân sẽ so sánh chủ tướng với những người 
đồng hương và biết đâu chẳng sẽ hối tiếc. 

ÔTENLÔ - Thôi tạm biệt, tạm biệt. Nếu sau này còn thấy gì khác, ông 
cho ta biết thêm. Dặn vợ ông dò xét xem, thôi Iagô, ông về đi. 


(1) Theo Duval, ở đây là hawk (chim Ưng) chứ không phải oak (cây sồi) như trong 
bản in cũ. Người ta khâu mắt chim ưng để dạy cho đến khi nó thuần. 




ÔTENLÔ 


353 


IAGÔ - Thưa chủ tướng, xin cáo biệt. 

ĩagô bước đi 

ÔTENLÔ - Tại sao ta lại đi lấy vợ? Con người ngay thẳng kia chắc 
chắn là còn trông thấy và biết nhiều hơn, rất nhiều hơn những 
điều hắn vừa thổ lộ. 

IAGỒ (quay lại) - Thưa chủ tướng, tôi tha thiết xin chủ tướng đừng 
dò xét việc này thêm nữa. Xin cứ phó mặc cho thời gian. Kể ra 
cho Caxiô phục chức cũng được, vì quả thực ông ta làm nhiệm 
vụ rất đắc lực; nhưng, nếu chủ tướng ưng thuận tạm hoãn việc 
đó ít lâu nữa, thì như vậy, ngài sẽ hiểu rõ thêm con người và 
thủ đoạn của ống ta. Chủ tướng sẽ để ý xem phu nhân có 
khăng khăng thúc bách quá đáng, có quấy rầy chủ tướng để 
nài xin cho Caxiô phục chức không? Riêng cái đó cũng sẽ cho 
ta thấy được nhiều điều. Trong khi ấy, xin chủ tướng hãy cứ 
cho là tôi đã lo thái quá, - vì tôi có những lý do rất chính đáng 
để e rằng tôi đă lo thái quá, - và cúi xin chủ tướng coi như phu 
nhân vô tội. 

ÔTENLÔ - Ồng đừng sọ ta không tự chủ được. 

IAGÔ - Một lần nữa xin cáo biệt chủ tướng. 

Iagô vào 

ÔTENLỒ - Anh chàng này hết sức ngay thẳng và có nhiều kinh 
nghiệm hiểu rõ nhân tình thế thái. Nếu ta có đủ chứng cớ nàng 
là con chim ưng ngỗ ngược bất kham, thì dù dây buộc chim có 
là những sợi tơ lòng trong trái tim ta, ta cũng huýt còi thả cho 
chim bay theo chiều gió mà đi tìm mồi tùy theo may rủi. Có thể 
vì ta là người da đen, lại không thạo khoa ăn nói dịu dàng êm 
ái như bọn sành nghề đàng điếm, hoặc tuổi đời ta đã nghiêng 
bóng xế tà, tuy cũng chưa phải là nhiều lắm, mà nàng bỏ ta. Ta 
đã bị lừa dối, niềm an ủi duy nhất của ta phải là khinh bỉ nàng. 
Ôi, hôn nhân đáng muồn đời nguyền rủa, những con người yếu 
đuôi kia, ta có thể nói được là của ta, nhưng ta lại không làm 
chủ được những ham muốn của họ! Ta thà làm con cóc sống 
bằng hơi ẩm của hầm tối, chứ quyết không chịu để một phần 
nhỏ của người ta yêu cho kẻ khác dùng. Vậy mà nghiệp chướng 
của những vĩ nhân vẫn là kém đặc quyền hơn cả bọn hạ lưu. 
Điều đó cũng như cái chết, là số phận không sao tránh khỏi. 
Cái nghiệp chướng có nanh có mỏ ấy đã được định sẵn cho ta 


23- SECHXPIA 



354 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ngay từ khi mới lọt lòng. Kìa Đexđêmôna đang tới. Nếu nàng 
quả là con người phản trắc thì ôi, đúng là trời tự bêu riếu mình 
vậy! Ta không thể tin có chuyện như vậy được. 

Đexđêmôna và Ềmilya vào 

ĐEXĐÊMÔNA - Thế nào, Ôtenlô yêu dấu. Bữa tiệc trưa và những 
quý khách người ở đảo đây mà tướng quân cho mời, đang đợi 
phu quân. 

ÔTENLÔ - Ổ, ta thực đáng trách. 

ĐEXĐÊMỒNA - Sao giọng nói của phu quân lại yếu thế? Phu quân 
thấy mình không dược khỏe chăng? 

ÔTENLÔ - Ta thấy hơi nhức đầu. 

ĐEXĐÊMÔNA - Đúng là tại phu quân thức đêm nhiều quá. Cái đó 
cũng mau khỏi thôi. Chỉ cần phu quân dể thiếp buộc chặt trán 
lại, một tiếng đồng hồ là lại như thường ngay. 

ÔTENLÔ - Chiếc khăn tay của nàng nhỏ quá. 

Gạt cái khăn tay rơi xuống đất 
Thôi, nàng kliông phải lo. Nào, ta cùng về nhà. 

ĐEXĐẺMÔNA - Thấy phu quân không được khỏe, thiếp rất buồn. 

Ôtcnlô và Đexđêmôna vào 

ÊMILYA - Nhặt được chiếc khăn tay này ta rất mừng! Đây là vật 
kỷ niệm đầu tiên Mô tướng quân tặng phu nhân. Cái anh 
chàng Iagô dở hơi đã hàng trăm lần năn nỉ xui ta dánh cắp, 
nhưng đây là một vật kỷ niệm mà phu nhân rất quý (vì 
tướng quân đã căn dặn phu nhân phải giữ gìn không bao giờ 
được rời nó), nên luôn luôn giữ nó bên mình để hôn hít nó, 
cùng nó trò chuyện. Ta sẽ thuê làm một cái hệt như thế này 
để cho Iagô. Họa có trời biết anh chàng muôn dùng nó để 
làm gì, chứ ta thì chịu. Ta chỉ muôn chiều ý ngông cuồng của 
ông chồng thôi. 

lagổ lại ra 

IAGỎ - Thế nào! Cô nàng làm gì ở đây một mình thế? 

ÊM1LYA - Đừng gắt em. Em có cái này tặng anh cơ. 

IAGÔ - Một cái để tặng tôi? Cái ấy thì thường quá rồi... 

ẺMILYA - Sao? 



ÔTENLÔ 


355 


IAGÔ - Lấy phải vợ đần là chuyện thường quá. 

ÊMILYA - Ồ, CÓ thế thôi ư? Thế bây giờ, anh sẽ cho em cáĩ gì để đổi 
lấy chiếc khăn tay này nào? 

IAGÔ - Khăn tay nào? 

ÊMILYA - Còn khăn tay nào nữa! Cái khăn Mô tướng quân tặng phu 
nhân Đexđêmôna lần đầu tiên ấy và đã bao lần anh bảo em 
đánh cắp, chứ còn khăn nào? 

IAGỒ - Lấy trộm được của phu nhân đấy à? 

ÊMILYA - Không. Thực đấy. Phu nhân vô ý đánh rơi, may lúc ấy em 
đứng đấy nên thừa cơ nhặt lấy ngay. Anh nhìn xem, đây này. 

IAGÔ - Ồ, cô vợ đảm của anh. Đưa đây cho anh. 

ÊMILYA - Anh định dùng nó làm gì mà ráo riết thúc bách em đánh 
cắp nó thế? 

IAGÔ (giằng lấy chiếc khăn) - Việc gì đến cô kia chứ? 

ÊMILYA - Nếu không phải để làm một việc quan trọng thì anh trả 
nó lại cho em. Tội nghiệp cho phu nhân, biết mất cái khăn này 
hẳn sẽ phát điên lên mất. 

IAGÔ - Em cứ vờ như không hay biết gì hết. Anh có việc cần dùng 
đến nó. Thôi, em về đi, để mặc anh ở đây. 

Emilya vào 

Ta sẽ vứt chiếc khăn này vào nhà Caxiô để hắn lượm được. 
Ngay những cái nhỏ nhặt, nhẹ như lông hồng, đối với người 
đang ghen cũng là những điều khẳng định chắc chắn như lời 
dạy trong Kinh Thánh. Cái này được việc đây! Ngấm thuốc độc 
của ta, tên Mô đã thay đổi rồi. Những tưởng tượng nguy hiểm, 
về bản chất vốn là thuốc độc, thoạt đầu không có vẻ gì đáng 
kinh tởm, nhưng chỉ hơi tác động vào máu là bùng cháy như cả 
một mỏ lưu huỳnh. Ta đã bảo mà. Kìa, hắn đang đi lại đây! 
Không có thứ a phiến, độc sâm, thuốc ngủ nào trên đời này còn 
có thể đem lại được cho mi giấc ngủ ngon lành mi vừa hưởng 
đêm qua đâu! 

Ôtenlô lại ra 

ÔTENLÔ - Ha! Ha! Phản bội ta ư? 

IAGÔ - Kìa, thế nào, chủ tướng? Xin chủ tướng đừng nghĩ đến 
chuyện ấy nữa. 



356 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔTENLỒ - Đi đi, cút đi! Ngươi đã làm khổ ta! Ta thề rằng thà bị lừa 
dôi hẳn còn hơn chỉ biết lờ mờ. 

IAGÔ - Sao, thưa chủ tướng? 

ÔTENLỒ - Nàng đã vụng trộm làm chuyện dâm đãng, nhưng nào ta 
có cảm thấy gì đâu? Ta đã không trông thấy, không nghĩ đến 
và cái đó không làm ta đau khổ. Đêm qua, ta vẫn ngủ ngon, ta 
vẫn thoải mái vui vẻ. Ta không hề thấy dấu vết những cái hôn 
của Caxiô trên môi nàng. Khi kẻ mất cắp mà không cần đến cái 
mình bị mất thì tức là không mất gì hết, miễn là đừng để cho 
anh ta biết. 

IAGÔ - Tôi rất lấy làm buồn khi nghe chủ tướng nói như vậy. 

ÔTENLÔ - Giả sử như toàn quân, từ những tên lính tiền trạm (1) cho 
đến tất cả mọi người đều đã ôm ấp tấm thân nõn nà của nàng 
mà ta không hay biết gì hết, thì ta vẫn là người sung sướng. Ôi, 
giờ đây thế là vĩnh biệt tâm trí thanh thản, vĩnh biệt lòng yên 
vui! Vĩnh biệt những đoàn quân nhung y rực rỡ, vĩnh biệt những 
cuộc chinh chiến lớn lao biến tham vọng thành một đức tính! Ôi! 
Vĩnh biệt! Vĩnh biệt những con chiến mã hí vang trời, tiếng kèn 
đồng lanh lảnh, tiếng trống giục giã lòng người, tiếng địch chói 
tai, những lá cờ oai hùng và tất cả tính chất cao quý, niềm kiêu 
hãnh, vẻ huy hoàng và khung cảnh của những cuộc chinh chiến 
đầy vinh quang. Và, ôi, những chiến cụ chết người mà cổ họng dữ 
tợn bắt chước y hệt tiếng thét khủng khiếp của thần ơupite bất 
tử, xin vĩnh biệt các ngươi! Sự nghiệp của Ôtenlô đến đây là hết. 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, có lẽ đâu lại như vậy? 

ÔTENLÔ - Quân khốn nạn, nhất định ngươi phải đưa ra bằng cớ 
chứng tỏ vợ ta ngoại tình. (Bóp cổ lagô) Nhất định thế! Phải có 
một bằng cớ cho ta tận mắt trông thấy được. Nếu không, thề có 
linh hồn bất diệt của ta, ngươi thà sinh ra làm kiếp chó còn 
hơn phải chịu trận lôi đình của ta đã bùng lên! 

IAGÔ - Đến nông nỗi thế này ư? 

ÔTENLÔ - Phải cho ta trông thấy, hoặc ít nhất, ngươi phải chứng 
minh sao cho ta không còn một mảy may nghi hoặc nào hết. 
Nếu không, thì tai vạ cho cái mạng ngươi đấy! 


(1) Thời Shakespeare, lính tiền trạm là những lính phạm lỗi bị trừng phạt (vì mất 
ngựa, mất vũ khí)... 



ÔTENLÔ 


357 


IAGÔ - Thưa chủ tướng... 

ÔTENLÔ - Nếu quả ngươi dã vu cáo nàng và hành hạ ta, thì thôi, 
đừng bao giờ mở mồm cầu Chúa nữa, hãy từ bỏ mọi ăn năn hối 
hận! Cho mi có chồng chất khủng khiếp này lên khủng khiếp 
khác, có làm những việc khiến trời phải rơi lệ, đất phải kinh 
hoàng, thì trong tội trạng đầy ải ngươi xuống hỏa ngục, ngươi 
cũng không thể nào ghi thêm được tội nào lớn hơn tội này. 

IAGÔ - Xin chủ tướng tha cho! Xin trời cứu vớt tôi! Thưa chủ tướng, 
ngài có còn là người không? Ngài còn có linh hồn, tri giác 
không? Cầu Chúa phù hộ ngài! Ngài hãy cách chức tôi đi! - Ôi, 
mày là thằng ngu dại, khốn nạn sống làm gì để lòng ngay 
thẳng của mày bị coi là một tật xấu! Ôi, cõi đời quái gở! Thế 
gian hãy nhớ lấy dấy, nhớ lấy đấy! sống ngay thẳng thực thà là 
nguy hiểm. Xin cám ơn ngài dã cho tôi bài học bổ ích này. Và 
từ nay, tôi không còn dám yêu quý người bạn nào nữa, vì lòng 
yêu bạn chỉ đem đến những nỗi sỉ nhục như thế này mà thôi. 

ÔTENLÔ - Khoan, đứng lại. Ngươi phải chân thực. 

IAGÔ - Tôi phải khôn ngoan thì đúng hơn, vì chân thực là dại dột, 
chẳng những không giúp ích được gì mà còn mất cả. 

ÔTENLÔ - Thề có trời đất, ta tin vợ ta ngay thẳng, lại ngờ là nàng 
bất chính. Ta vừa tin ngươi nói đúng lại vừa ngờ ngươi nói sai. 
Ta muôn có bằng chứng. Tên nàng trước kia tươi sáng như 
gương mặt nữ thần Đian (1) , giờ đây bị bôi nhọ và đen ngòm như 
gương mặt ta vậy! Nếu như trên đời còn có dây thừng, dao 
nhọn, thuốc độc, còn lửa hoặc còn dòng nước để dìm cho chết 
ngạt, thì không đời nào ta chịu chuyện đó. Chao ôi! Giá mà ta 
có được bằng chứng! 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, tôi thấy ngài đang bị cơn giận dữ vò xé. Tôi 
thật tình hối hận đã gây cho ngài tâm trạng ấy. Ngài muốn có 
bằng chứng phải không? 

ÔTENLÔ - Ta muốn ư? Không, ta đòi phải có! 

IAGÔ - Và ngài cũng có quyền đòi như vậy. Nhưng làm thế nào? 
Làm thế nào để chủ tướng được thỏa mãn? Liệu ngài có muốn 
dứng há hốc mồm nhìn họ ôm ấp nhau không? 

ỒTENLÔ - Ôi, tai họa, chết mất! 


(1) Con Jupite, nữ thần tượng trưng cho lòng trong trắng kiên trinh. 



358 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


IAGÔ - Tôi nghĩ thực rất khó mà khiến được gian phu dâm phụ làm 
chuyện đó trước mắt ta. Nếu có những cặp mắt trần tục nào 
khác, ngoài mắt chúng ra, nhìn thấy chúng ngủ với nhau thì 
chúng đã khốn rồi. Làm thế nào bây giờ? Làm gì bây giờ? Tôi 
biết nói gì được? Đâu là bằng chứng? Không thể nào ngài trông 
thấy được cảnh ấy, dù chúng có hăng như dê, nóng như khỉ, 
dâm dục như chó sói động đực, ngu dại thô lỗ như bọn súc sinh 
say rượu. Tuy nhiên, nếu ước đoán và những chi tiết đáng tin 
cậy dẫn thẳng đến ngưỡng cửa của sự thật, có thể khiến chủ 
tướng vững tin được, thì có thể chủ tướng sẽ được hài lòng. 

ÔTENLÔ - Hãy cho ta bằng chứng rõ rệt về tội bất chính của vợ ta! 

IAGÔ - Tôi thật tình không thích làm việc này, nhưng vì chót đã 
để cho lòng chân thực và tình yêu mến ngu ngốc lôi kéo đi quá 
xa, thì tôi cũng đành phải theo lao vậy. Mới đây có một lần 
tôi nằm vđi Caxiô. Vì đau răng, tôi không ngủ được. Có những 
hạng người hớ hênh trong dạ, lúc ngủ thường lảm nhảm kể lại 
công việc của mình. Caxiô thuộc hạng người dó. Trong lúc hắn 
ngủ, tôi đã nghe thấy hắn nói: "Em Đexđêmôna hiền dịu, 
chúng ta phải thận trọng giấu kín mối tình giữa đôi ta!" . Rồi 
thưa ngài, hắn nắm lấy tay tôi, siết mạnh, miệng thốt lên: 
"Ỏi, em thân yêu!" rồi hắn ôm chặt lấy tôi mà hôn, tưởng 
chừng như muôn nhổ bật đến tận rễ những cái hôn mọc trên 
môi tôi; rồi hắn gác chân lên đùi tôi, miệng thở dài, rồi lại 
hôn tôi, rồi lại thất lên: "Ỏi, sô'phận đáng nguyền rủa đã trao 
em vào tay tên Mô!". 

ÔTENLÔ - Ôi, kinh tởm! kinh tởm! 

IAGÔ - Nhưng, đấy chỉ là hắn nằm mê thôi. 

ÔTENLÔ - Nhưng cái đó chứng tỏ một hành động đã xảy ra, gây nên 
một mối nghi ngờ độc địa, mặc dầu đấy chỉ là giấc mơ. 

IAGÔ - Và nó có thể góp phần làm vững vàng thêm các bằng chứng 
khác còn quá mong manh. 

ÔTENLÔ - Ta sẽ xé xác con này ra từng mảnh! 

IAGÔ - Ay chớ, xin chủ tướng hãy thận trọng. Chúng ta chưa trông 
thấy gì cụ thể. Có thể phu nhân vẫn là người ngay thẳng. Chỉ 
xin chủ tướng cho biết điều này. Có bao giờ chủ tướng trông 
thấy phu nhân cầm một chiếc khăn tay có thêu hình quả 
dâu không? 



ỒTENLÔ 


359 


ÔTENLÔ - Chính ta đã tặng nàng một chiếc khăn như vậy; đấy là 
quà tặng đầu tiên của ta. 

IAGÔ - Điều đó tôi không được biết, nhưng hôm nay tôi rõ ràng 
trông thấy Caxiô dùng một chiếc khăn tay như vậy để lau râu, 
tôi dám chắc đó là chiếc khăn của phu nhân. 

ÔTENLÔ - Nếu quả là chiếc khăn đó... 

IAGÔ - Nếu quả là chiếc khăn đó hoặc khăn nào khác của phu nhân, 
thì đấy là một chứng cớ cùng với những chứng cớ khác tô" cáo 
điều bất chính. 

ÔTENLÔ - Ôi, ước sao con khốn nạn có bốn vạn cái mạng! Một mạng 
thật là quá ít, không đủ để cho ta rửa thù! Giờ thì ta đã thấy đó 
là sự thật. Iagô, hãy trông đây. Tất cả mối tĩnh say đắm của ta, 
ta thổi phù nó như thế này lên trời, thế là hết. Hỡi lòng báo 
thù đen tối, hãy vùng lên từ cõi âm sâu thẳm. Ôi tình yêu, hãy 
từ bỏ mũ miện ngai vàng trong trái tim ta để nhường chỗ cho 
lòng căm thù tàn nhẫn! Hỡi lồng ngực của ta, hãy căng phồng 
lên, vì ngươi chứa đầy lưỡi rắn độc. 

IAGÔ - Nhưng, xin chủ tướng hãy cố tự kiềm chế mình! 

ÔTENLÔ - Máu, Iagô, máu! 

IAGÔ - Xin chủ tướng hãy bình tĩnh. Chủ tướng có thể sẽ thay đổi 
ý kiến. 

ÔTENLỒ - Không dời nào, Iagô. Cũng như biển Pôntic (1) có dòng 
nước băng giá cuồn cuộn chảy, không hề chịu ảnh hưởng của 
nước triều rút mà cứ đổ vào biển Prôpôntic và Helexpôn (1) ; 
những ý nghĩ khát máu của ta, trong bước di hung hãn, sõ 
không bao giờ ngoái nhìn lại, không bao giờ rút xuông, quay về 
với mối tình đớn hèn cũ, cho đến khi một sự trả thù bao la rộng 
lớn nuốt chửng hết. (Quỳ xuống) Có bầu trời màu cẩm thạch 
trên đầu chứng giám, ta xin cam kết lời ta nói với tất cả sự 
trang nghiêm của một lời thồ thiêng liêng sắt đá. 

IAGÔ - Khoan, xin chủ tướng đừng đứng dậy vội. (Quỳ xuống ) Hỡi 
những ánh sáng bất tận trên đầu, hỡi vạn vật bao quanh, hãy 
chứng giám cho Iagô này nguyện đem hết trí óc, bàn tay, trái 
tim để giúp chủ tướng Ôtenlô đã bị làm nhục! Chủ tướng hãy ra 


(1) Biển Pôntic: thuộc vương quốc Pôn xưa kia ở Đông Bắc Tiểu Á. Biển Prôpôntic 
là tên cũ của biển Macmara và biển Helexpôn là tên cũ của eo biển Đácđanen. 



360 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


lệnh, tôi xin vì lòng kính yêu chủ tướng mà tuân theo, dù bàn 
tay này phải làm một việc tàn bạo đẫm máu đến đâu (1) . 

ÔTENLÔ - Ta xin cảm ơn lòng yêu mến của ông đối với ta, không 
phải bằng những lời nói suông, mà là với tấm lòng biết ơn sâu 
sắc. Ta muốn thử thách lòng yêu mến ấy ngay tức khắc. Trong 
vòng ba ngày tới, hãy đến nói cho ta biết: Caxiô không còn 
sống nữa. 

IAGÔ - Có thể coi như người bạn thân của tôi dã chết rồi. Chủ tướng 
muốn là việc sẽ xong. Nhưng, xin dể phu nhân được sống! 

ÔTENLÔ - Đem đày nó xuống địa ngục, con đĩ dâm ô ấy! Đem đày nó 
xuống địa ngục! Thôi, hãy di với ta ra chỗ khác. Ta muốn tìm 
một chỗ dể nghĩ cách mau chóng giết chết con quỷ cái xinh đẹp 
ấy. Giờ đây, ông là phó tướng của ta. 

IAGÔ - Tôi nguyện mãi mãi trung thành với chủ tướng. 

Hai người vào 


CẢNH IV 

Saiprơt - Trước lâu đài 


Đexđẽmôna, Êmilya và Hề ra 

ĐEXĐÊMÔNA - Này anh, anh có biết ông phó tướng Caxiô ở 
đâu không? 

HỂ - Dạ, tôi không dám trả lời là ông ấy nói dối (2) ở một nơi nào ạ. 
ĐEXĐÊMÔNA - Tại sao? 

HỀ - Ông ấy là một quân nhân, kẻ nào dám bảo một quân nhân nói 
dối thì dễ ăn một nhát gươm lắm ạ. 

ĐEXĐÊMÔNA - Gớm! Thế nhà ông ấy ở đâu vậy? 

(1) To obey shall be in me remorse : câu này khó hiểu và có nhiều cách giải thích 
khác nhau. Chúng tôi theo cách giải thích của Tollet trong bản dịch của Duval. 

(2) Vai hề vẫn dùng lối chơi chữ đồng âm dị nghĩa: to ỉie vừa có nghĩa là ở đâu vừa 
có nghĩa là nói dối. 



ÔTENLÔ 


361 


HỂ - Nói với phu nhân ông ấy ở đâu, tức là nói với phu nhân tôi nói 
dối chỗ nào rồi. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ăn nói thế thì còn hiểu làm sao được nữa. 

HỂ - Tôi không biết nhà ông ấy ở đâu, nếu tôi bịa ra một cái nhà 
nào dó rồi bảo ông ấy ở đây , ông ấy ở kia , thì vẫn là nói dối 
trong cổ họng tôi thôi. 

ĐEXĐÊMÔNA - Anh có thể đi hỏi, nhờ người ta mách cho được không? 

HỀ - Tôi sẽ đi thuyết pháp khắp thiên hạ để tìm ông ta, nghĩa là 
đặt câu hỏi rồi cứ theo đó mà trả lời. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thôi đi tim ông ấy lại đây. Bảo với ông ấy là ta đã 
nói giúp rồi, chủ tướng đã chuyển lòng và ta hy vọng mọi sự sẽ 
tốt đẹp. 

HỂ - Việc này xem ra vừa sức trí tuệ của một con người, vậy tôi thử 
đi làm xem sao. 

Hề vào 

ĐEXĐÊMÔNA - Êmilya, không biết ta mất chiếc khăn tay ấy ở đâu 
được nhỉ? 

ÊMILYA - Thưa phu nhân, tôi không biết ạ. 

ĐEXĐÊMÔNA - Hãy tin ở ta, thà ta mất cả túi tiền vàng còn hơn. 
Nếu Mô tướng quân cao quý của ta không phải là con người rất 
mực trung thực, không hề có cái tính ti tiện như những kẻ hay 
ghen, thì chuyện mất khăn này cũng có thể khiến tướng quân 
sinh ra nghĩ ngợi không hay. 

ÊMILYA - Thế tướng công không có tính hay ghen ư, thưa phu nhân? 

ĐEXĐÊMÔNA - Ai? Tướng quân ấy ư? Ta tin rằng mặt trời nơi quê 
hương tướng quân ra đời đã hút hết những chất đen tối ấy 
trong đầu óc tướng quân rồi. 

ÊMILYA - Kìa, tướng công đang tới. 

ĐEXĐÊMÔNA - Giờ thì chừng nào tướng quân còn chưa cho Caxiồ 
phục chức, ta nhất định chẳng rời tướng quân. 

Ôtenlô ra 

- Chẳng hay sức khỏe của phu quân ra sao? 

ÔTENLÔ - Ta vẫn được mạnh khỏe. ( Nói riêng một mình) Ôi, vờ 
vĩnh che đậy thực là khó khăn! (Nói to) Đexđêmôna, còn sức 
khỏe của nàng ra sao? 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân, thiếp vẫn được mạnh khỏe. 



362 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔTENLÔ - Nàng đưa bàn tay cho ta xem nào: bàn tay này nhơm 
nhớp ướt đấy. 

ĐEXĐÊMÔNA - Nhưng nó chưa cảm thấy ảnh hưởng của tuổi tác, 
cũng như chưa hề biết đến lo phiền. 

ÔTENLÔ - Điều đổ chứng tỏ một bản chất rộng lượng và một trái 
tim hào hiệp. Nóng hổi và ẩm ướt. Bàn tay này cho thấy 
nàng cần phải cấm cung, ăn chay, cầu nguyện, phải hành xác 
nhiều và chăm lễ bái. Vì ở đây có một con quỷ trẻ và hăng, 
thường quen thói làm loạn. Bàn tay này là một bàn tay tốt, 
thẳng thắn. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thật vậy, tướng quân có thể nói thế được, vì chính 
bàn tay này đã đem tặng trái tim của thiếp. 

ÔTENLÔ - Một bàn tay hào hiệp. Xưa kia trái tim trao tặng bàn 
tay (1) , nhưng trên gia huy của chúng ta bây giờ chỉ có những 
bàn tay mà không có trái tim (2) . 

ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp chẳng biết gì về chuyện đó. Thôi, bây giờ xin 
trỏ lại lời hứa của phu quân. 

ÔTENLỒ - Lời hứa nào, hở con chim non của ta? 

ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp đã cho người đi tìm ông Caxiô đến thưa chuyện 
với phu quân. 

ÔTENLÔ - Ta đang bị cảm nặng. Nàng cho ta mượn chiếc khăn tay. 

ĐEXĐÊMÔNA - Đây, thưa phu quân. 

ÔTENLÔ - Cái khăn trước đây ta tặng phu nhân kia. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp không đem theo. 

ÔTENLỒ - Không à? 

ĐEXĐÊMÔNA - Vâng, thưa phu quân, quả thực không. 

ÔTENLÔ - Đấy là một lỗi lầm. Chiếc khăn tay đó, xưa kia một người 
đàn bà Ai Cập đã biếu mẹ ta. Người đàn bà ấy là một nữ phù 
thủy, hầu như đọc được ý nghĩ của mọi người. Bà ấy bảo với mẹ 


(1) Theo thành ngữ Anh, trao bàn tay có nghĩa là trao thân gửi phận, nhận lời 
cầu hôn. 

(2) But our new heraldy is hands, not hearts: đây là một lời chỉ trích thời buổi ấy. 
Vua Anh Giêm đệ nhất muốn có tiền, dặt ra tước hầu mới để ban cho một số kẻ 
giàu có và cho phép họ vẽ một bàn tay trên gia huy. Shakespeare muôn nói rằng 
những hàng quý tộc mới đó chỉ có "bàn tay" mà không có "trái tim". (Theo chú giải 
của Warburton). 


ÔTENLÔ 


363 


ta rằng: chừng nào mẹ ta còn giữ chiếc khăn đó thì còn giữ được 
vẻ yêu kiều và chinh phục được tình yêu hoàn toàn của cha ta; 
nhưng nếu đánh mất nó, hoặc đem nó cho ai thì sẽ bị cha ta 
ghét và tâm trí cha ta sẽ theo đuổi những hình bóng khác. Lúc 
lâm chung, mẹ ta cho ta chiếc khăn đó và dặn ta sau này, khi 
số phận khiến ta thành gia thất, sẽ đem chiếc khăn đó tặng 
cho vợ. Và ta đã làm đúng lời người dặn. Vậy nàng phải giữ gìn 
nó cẩn thận, quý trọng nó như quý trọng con ngươi của mắt 
mình. Đánh mất hoặc đem cho, sẽ gặp tai họa ghê gớm không 
gì sánh kịp. 

ĐEXĐÊMÔNA - Có thật thế không? 

ÔTENLÔ - Thật đấy. Trong sợi dệt khăn có pháp thuật nhiệm mầu. 
Một vị nữ tu, tuổi đời bằng hai trăm vòng quay của mặt trời, 
trong một lúc xuất thần phán bảo những lời tiên tri, đã dệt 
chiếc khăn đó. Những con tằm nhả tơ dệt chiếc khăn đều được 
phù phép và chiếc khăn được nhuộm trong trái tim ướp khô của 
những cô gái đồng trinh mà bà ta đã khéo léo cất giữ. 

ĐEXĐÊMỔNA - Thế à, có thực không? 

ÔTENLÔ - Đúng như thế. Do đó nàng phải giữ cẩn thận. 

ĐEXĐÊMÔNA - Giá trời đừng bao giờ cho thiếp trông thấy nó! 

ÔTENLÔ - A! Tại sao? 

ĐEXĐÊMÔNA - Sao phu quân lại hỏi giật giọng và giận dữ làm vậy? 

ÔTENLÔ - Chiếc khăn ấy mất rồi phải không? Không còn nữa phải 
không? Nói đi, có còn không? 

ĐEXĐÊMÔNA - cầu Chúa phù hộ chúng con! 

ÔTENLÔ - Nàng nói sao? 

ĐEXĐÊMỒNA - Chiếc khăn ấy không mất. Nhưng nhỡ mất rồi thì có 
sao không, thưa phu quân? 

ÔTENLÔ - Thế nào? 

ĐEXĐÊMỒNA - Thiếp bảo là không mất mà. 

ÔTENLÔ - Đi tìm nó đưa cho ta xem! 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân, thiếp sẽ tìm được, nhưng lúc này 
thì thiếp không muốn. Đây là một mẹo để gạt lời thiếp nài 
xin phu quân chứ gì? Thiếp xin phu quân cho Caxiô được 
phục chức. 



364 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔTENLÔ - Đi lấy chiếc khăn tay cho ta. Đầu óc ta đang có những 
diều băn khoăn lo ngại đây. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thôi mà, không bao giờ phu quân tìm được một người 
có tài năng hơn. 

ÔTENLÔ - Đưa chiếc khăn tay dây! 

ĐEXĐÊMÔNA - Xin phu quân trả lời thiếp về việc của Caxiô. 

ÔTENLÔ - Đưa chiếc khăn tay dây! 

ĐEXĐÊMÔNA - Một con người từ trước đến nay vẫn xây dựng sự 
nghiệp của mình trên tình yêu quý phu quân, một người đă 
cùng phu quân chia sẻ bao nỗi gian nguy. 

ÔTENLÔ - Chiếc khăn tay! 

ĐEXĐÊMÔNA - Phu quân thực đáng trách. 

ÔTENLÔ - Cút di! 

Ồtenlô vào 

ÊMILYA - Người như thế mà lại không cả ghen sao? 

ĐEXĐÊMÔNA - Chưa bao giờ ta thấy tướng quân như vậy. Chiếc 
khăn ấy hẳn phải có cái gì kỳ lạ. Mất nó, ta rất khổ tâm. 

ÊMILYA - Một hai năm chưa thể rõ được lòng người. Đàn ông là 
những chiếc dạ dày mà đàn bà chỉ là thức ăn; họ ngấu nghiến 
ngôn chúng ta, rồi khi đã no nê, họ mửa chúng ta ra. Thưa phu 
nhân, kìa ông Caxiô và chồng tôi dang đi tới. 

Caxiô và Iagô ra 

IAGÔ - Không còn cách gì khác. Chỉ có phu nhân mới giúp nổi việc 
này. o may quá! Ong đến mà nài xin phu nhân. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thế nào, ông Caxiô thân mến! Ông có tin gì vậy? 

CAXIÔ - Thưa phu nhân, vẫn chỉ là việc cũ đã khẩn cầu phu nhân, 
tôi thiết tha mong phu nhân lấy đức hải hà can thiệp, giúp cho 
tôi được sống lại và được dự phần thương yêu của người mà tôi 
hết lòng tôn kính. Tôi không muốn để trì hoãn việc này quá 
lâu. Nếu lỗi lầm của tôi nặng nề đến mức tất cả những công lao 
trước kia, những nỗi đau buồn hiện nay và những thiện ý trong 
tương lai đều không thể chuộc lại được lòng tin yêu của chủ 
tướng, thì ít nhất dược biết thế cũng còn có lợi cho tôi; tôi sẽ 
xin đành lòng cam chịu dấn mình vào một con đường khác, phó 
mặc cho may rủi của số mệnh. 


ÔTENLÔ 


365 


ĐEXĐÊMÔNA - Chao ôi! ông Caxiô ba lần đáng mến, giờ đây lời tôi 
nói giúp ông đã trở thành lạc lõng. Phu quân tôi không còn là 
phu quân của tôi nữa; nếu vẻ mặt cũng theo tính tình mà đổi 
thay thì có lẽ tôi cũng chẳng còn nhận ra được tướng quân nữa. 
Cầu các vị thần linh phù hộ cho tôi như tôi đã nói giúp ông hết 
sức mình, và do nói thẳng, tôi đã trở thành mục tiêu cho cơn 
giận của tướng quân! Vậy ông cần phải kiên nhẫn chờ đợi ít 
lâu. Tất cả những gì có thể làm được, tôi sẽ làm. Làm hơn cả 
cho chính tôi. Ông hãy bằng lòng tạm thế đã. 

IAGÔ - Chủ tướng nổi giận ư? 

ÊMILYA - Tướng công vừa mới đi khỏi đây xong, và chắc chắn là 
tướng công đang bực tức lạ thường. 

IAGÔ - Làm sao chủ tướng có thể nổi giận được? Tôi đã từng trông 
thấy súng đại bác bắn tung lên trời từng hàng quân của chủ 
tướng và như quỷ dữ, bắn bay người em ruột thịt của tướng 
quân đang ôm trong tay. Và nào tướng quân có nổi giận? Chắc 
phải là một việc gì quan trọng đây. Để tôi đi tìm gặp chủ tướng. 
Chủ tướng mà nổi giận, hẳn phải có chuyện gì. 

ĐEXĐÊMÔNA - Nhờ ông đi hộ cho. 

ỉagô vào 

Hẳn là có quốc gia đại sự, hoặc có tin gì từ Vơnidơ tới, hoặc 
một âm mưu gì ở đảo Saiprơt đây chưa kịp bùng nổ dã được 
phát giác với tướng quân, nên tâm trí minh mẫn của người 
mới bối rối như vậy. Gặp những trường hợp như thế này thì 
thường tình con người ta hay sinh sự, ngay cả vì những 
chuyện vụn vặt, tuy việc lớn là mối quan tâm chính. Sự đời 
vẫn thường thế. Một ngón tay đau sẽ truyền cái cảm giác đau 
đến cả những phần lành mạnh khác trong cơ thể. Ta nên hiểu 
rằng con người ta không phải là thần thánh và không nên đòi 
hỏi họ lúc nào cũng phải đối xử với ta ân cần trân trọng như 
buổi tân hôn. Êmilya, trách mắng ta đi. Ta thật nhỏ nhen, ta 
đã thầm trách tướng quân xử tệ với ta. Giờ đây, ta đã nhận 
ra, chính ta đã mua chuộc nhân chứng và tướng quân đã bị 
buộc tội oan. 

ÊMILYA - Cầu trời cho việc này đúng là quốc gia đại sự như phu 
nhân nghĩ, chứ không phải chuyện nghi ngờ phu nhân hay hờn 
giận ghen tuông. 



366 


WILLIAM SHAKESPEARE 


ĐEXĐÊMÔNA - Ôi đau khổ thay cái ngày mà sự việc ấy xảy ra! Xưa 
nay ta có bao giờ làm gì để tướng quân phải như thế đâu! 

ÊMILYA - Nhưng những con người ghen tuông đâu có chịu nghe như 
vậy. Chẳng bao giờ họ ghen vì có cớ để ghen, mà họ ghen chỉ vì 
họ có tính ghen mà thôi. Bệnh ghen là con quái vật tự tạo ra và 
tự đẻ ra mình. 

ĐEXĐÊMÔNA - cầu trời xua đuổi con quái vật ấy xa lánh tâm trí 
Ồtenlô tướng quân! 

ÊMILYA - Cầu sao cho được như vậy, thưa phu nhân. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ta sẽ đi tìm tướng quân... Ông Caxiô, ông hãy đi dạo 
quanh đây, nếu thấy tướng quân vui vẻ, tôi sẽ lại nói giúp ông 
và sẽ cô" gắng hết sức mình để đạt kết quả. 

CAXIÔ - Xin trân trọng đa tạ phu nhân. 

Đexđêmôna và Êmilya vào 
Bianca ra 

BIANCA - Cầu Trời phù hộ cho anh, anh Caxiô thân mến! 

CAXIÔ - Em ở nhà ra đây làm gì? Thế nào, em có mạnh khỏe 
không, Bianca xinh đẹp của anh? Em yêu quý, thật tình anh 
đang định đến nhà em đấy! 

BIANCA - Em cũng đang đi đến đằng nhà anh. Hừ, làm sao một 
tuần nay mất mặt anh thế? Bảy ngày, bảy đêm. Một trăm sáu 
mươi tám tiếng đồng hồ? Mà khi yêu nhau thì mỗi giờ xa cách 
dài đằng đẵng gấp tám lần hai mươi giờ trên mặt đồng hồ. Ôi, 
đếm từng giờ từng phut mới sầu não làm sao! 

CAXIÔ - Bianca, em tha lỗi cho anh. Thời gian gần đây anh có 
những lo lắng đè trĩu trong lòng. Nhưng rồi ra, khi nào thư thái 
hơn, anh sẽ xin đền bù hết chỗ giờ phút xa cách em. (Đưa cho 
Bianca chiếc khăn tay của Đexđêmôna) Bianca yêu quý, em hãy 
thêu giúp anh một chiếc khăn in hệt như chiếc này. 

BIANCA - Anh Caxiô, chiếc khăn này ở đâu ra thế? Hẳn đây là tặng 
vật của một cô bạn mới nào chứ gì? Giờ đây, tôi mới rõ vì sao 
anh bặt tăm hơi làm tôi đau khổ? Đến nông nỗi này rồi ư? Được 
lắm! được lắm! 

CAXIÔ - Này cô nàng, cái lối đoán già đoán non xấu xa ấy cô lượm 
được của quỷ, hãy đem quăng trả vào mặt nó. Giờ đây, cô nổi 
ghen rồi đấy. Cô cho chiếc khăn này là vật kỷ niệm của một cô 



ÔTENLÔ 


367 


nhân tình nào đó ư? Không, Bianca, thật tình không phải 
thế đâu! 

BIANCA - Vậy thì của ai chứ? 

CAXIÔ - Anh cũng không biết nữa; anh nhặt được trong phòng của 
anh. Mẫu thêu này anh rất thích. Anh muốn có một chiếc giống 
như thế, trước khi có người đòi lại, mà chắc thế nào cũng có 
người đến đòi lại thôi. Vậy, em đem nó về làm mẫu thêu cho 
anh một cái khác. Thôi, bây giờ em về đi. 

BIANCA - Về à? Tại sao? 

CAXIÔ - Anh đang đợi Mô tướng quân ở đây. Để ngài thấy anh cặp 
kè phụ nữ bên cạnh, thật không có lợi, vả anh cũng không 
thích thế. 

BIANCA - Tại sao lại không thích? Xin anh hãy nói em biết. 

CAXIÔ - Không phải vì anh không còn yêu em nữa đâu. 

BIANCA - Nhưng dù anh không yêu em, em cũng yêu cầu anh tiễn 
em một quãng và nói cho em biết tối nay liệu anh có đến sớm 
với em được không? 

CAXIÔ - Anh chỉ đi với em được mấy bước thôi, vì anh phải đứng 
chờ ở đây, còn đến với em, anh sẽ đến sớm. 

BI AN CA - Thế cũng tốt lắm rồi, hoàn cảnh đã như thế, em phải 
đành vậy. 


Cả hai vào 



HỒI BỐN 


CẢNH I 

Saiprơt - Trước lâu đài 


Ôtenlô và ĩagô ra 

IAGÔ - Chủ tướng tin như vậy sao? 

ÔTENLÔ - Tin ư, Iagô? 

IAGÔ - Thế nào, hôn hít vụng trộm? 

ÔTENLÔ - Một cái hôn bất chính. 

IAGÔ - Hoặc trần như nhộng nằm với một người bạn trai trên 
giường suốt một tiếng đồng hồ hoặc lâu hơn thế, mà không 
nghĩ đến chuyện bậy bạ? 

ÔTENLÔ - Này Iagô, trần như nhộng nằm trên giường mà không 
nghĩ đến chuyện bậy bạ...! Như vậy là giả dối với ma quỷ. Kẻ 
nào muốn giữ đức hạnh mà lại làm như vậy, thì khác gì để quỷ 
cám dỗ mình, khác gì thách thức cả trời. 

IAGỒ - Nếu họ không làm gì thì cũng chỉ là một tội nhẹ thôi, còn 
nếu tôi tặng vợ tôi một chiếc khăn tay... 

ÔTENLÔ - Thì sao? 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, thì chiếc khăn trở thành của cô ta, và khi 
nó đã thuộc về cô ta thì tôi thiết nghĩ, cô ta có quyền đem nó 
cho bất kỳ ai? 

ÔTENLÔ - Cô ta có trách nhiệm bảo vệ danh dự của mình nữa chứ! 
Cái đó, cô ta có quyền đem cho đi hay không? 

IAGÔ - Danh dự, ấy là cái phần tinh túy không nhìn thấy. Lắm 



ỒTENLÔ 


369 


kẻ không có nó mà vẫn cứ cho là mình có. Nhưng còn chiếc 
khăn tay... 

ÔTENLÔ - Trời ơi! ta những muôn quên chuyện này đi!... Ngươi nói 
gì... Ôi, nó cứ luẩn quẩn trong đầu ta như con quạ lởn vởn trên 
căn nhà bị bệnh dịch, báo điềm gở cho mọi người... Ngươi nói 
nó có chiếc khăn của ta. 

IAGÔ - Vâng, thế thì sao? 

ÔTENLÔ - Như thế là không tốt. 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, nếu tôi nói là tôi dã nhìn thấy nó xúc phạm 
đến danh dự của chủ tướng thì sao? Hoặc dã nghe thấy chính 
nó khoe, như kiểu lũ khốn nạn nước ngoài, hoặc bằng cách van 
nài dai dẳng, hoặc do đàn bà tự ý xiêu lòng, sau khi dã thuyết 
phục hoặc quyến rũ được người, là chúng đem chuyện đi kể 
khắp nơi... 

ỒTENLÔ - Nó có nói gì không? 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, có ạ. Nhưng, chủ tướng còn lạ gì, có việc gì 
mà chúng không thể thề bồi để chối bay chối biến. 

ÔTENLÔ - Nó đã nói gì? 

IAGÔ - Nó nói là nó đã làm... Tôi cũng không biết nó đã làm gì ạ. 

ÔTENLÔ - Làm gì? Làm gì? 

IAGÔ - Đã nằm... 

ÔTENLÔ - Với nàng? 

IAGÔ - Vâng, với phu nhân, trên phu nhân, tùy chủ tướng muôn gọi 
là thế nào cũng được. 

ÔTENLÔ - Nằm với nàng, nằm trên người nàng. Chúng nói nầm 
trên (1) nàng khi chúng vu khống nàng... Nằm vđi nàng! Thật 
là nhơ bẩn... Chiếc khăn tay!... Những lời thú nhận!... 
Chiếc khăn tay!... Bắt nó phải thú nhận và đem treo cổ nó 
để dền tội!... Trước hết hãy treo cổ dã rồi bắt thú tội sau!... 
Nghĩ đến mà ta run cả người. Bản chất con người như ta 
không dễ đã lao vào một cơn điên giận đen tốì khi không có 
cơ sở nào! Không phải những lời nói suông đã lung lạc được 
ta như vậy!... Chao ôi! Cái mũi, đôi tai, cặp môi của nàng!... 


(1) Lỉe on her có hai nghĩa: nằm trên nàng và nói dối về nàng. Cả câu này tả tâm 
trạng hỗn loạn của Ôtenlô. 


24 - SECHXPIA 



370 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Có thể thế được chăng? Thú tội đi!... Chiếc khăn tay!... Ồi 
ma quỷ!... 

Ngất đi ngã vật xuống 

IAGÔ - Cứ hoành hành đi, hỡi thuốc độc của ta, hãy hoành hành đi! 
Bọn ngu xuẩn cả tin mắc bẫy như thế đó! Lắm bà đức hạnh, 
tiết trinh, hoàn toàn vô tội mà vẫn bị nhục như thế đó!... Chủ 
tướng ơi! 

Caxiô ra 

Chủ tướng ơi! Ôtenlô tướng quân ơi! Ô, chào ông Caxiô! 

CAXIÔ - Có chuyện gì thế? 

IAGÔ - Chủ tướng lên cơn động kinh! Đây là lần thứ hai. Hôm qua 
người đã bị một cơn rồi. 

CAXIÔ - Ông xoa hai bên thái dương cho chủ tướng! 

IAGÔ - Ây chớ, đừng làm gì cả. Động kinh thì cứ phải để nguyên 
cho hết cơn. Nếu không, chủ tướng sẽ sùi bọt mép, chỉ một lát 
là lên cơn điên đập phá dữ dội cho mà xem... Kìa, chủ tướng đã 
cựa quậy. Ông hãy tạm lánh đi chỗ khác một lát, chủ tướng sắp 
hồi tỉnh lại ngay bây giờ đấy. Khi nào chủ tướng đi khỏi, tôi sẽ 
nói với ông một câu chuyện quan trọng. 

Caxiô vào 

- Thế nào chủ tướng, ngài có bị thương ở đầu không? 

ÔTENLÔ - Ngươi giễu ta đấy ư? 

IAGÔ - Giễu chủ tướng! Trời ơi, tôi đâu dám! Tôi chỉ muôn chủ tướng 
gắng chịu đựng số phận của mình như một kẻ trượng phu. 

ÔTENLÔ - Kẻ trượng phu mọc sừng là một con quái vật, một đồ 
súc sinh! 

IAGÔ - Như vậy thì trong thành phố đông đúc có vô số đồ súc sinh, 
và vô số quái vật văn minh. 

ÔTENLÔ - Nó đã thú nhận chưa? 

IAGÔ - Thưa chủ tướng, xin chủ tướng hãy tỏ ra là một trượng phu. 
Xin ngài hãy nghĩ cho rằng tất cả các bạn mày râu đã mang 
ách vợ con, đều có thể cùng ngài chịu chung số phận này. Lúc 
này đây có hàng triệu con người đang sống, đêm đêm ngủ trên 
chiếc giường ô uế mà họ vẫn cứ dám thề là của riêng họ. 
Trường hợp chủ tướng còn là khá đấy. Ôi! thật là chuyện mỉa 



ÔTENLÔ 


371 


mai của địa ngục, trò giễu cợt của ma quỷ! Ôm hôn một con đĩ 
trên cái giường đáng tin và cứ tưởng là nó chính chuyên! 
Không, hãy cho tôi biết hết, và biết về mình rồi, tôi sẽ biết sau 
này ả sẽ ra sao! 

ÔTENLÔ - Chao ôi! ngươi rất có lý! chắc chắn là như thế đấy. 

IAGÔ - Xin chủ tướng hãy tạm lánh ra chỗ khác một lát và cô' 
gắng kiên nhẫn đợi chờ. Lúc nãy, khi chủ tướng ngất đi ở 
đây vì đau khổ - một cơn xúc động thật không xứng đáng với 
một người như chủ tướng - thì Caxiô đến. Tôi lấy cớ chủ 
tướng bị ngâ't để đuổi khéo hắn. Tôi có dặn hắn chốc nữa 
quay lại nói chuyện với tôi ở đây và hắn đã nhận lời. Xin chủ 
tướng nấp kín vào một chỗ, chú ý nhìn những cái nhăn mặt, 
những cái bĩu môi và thái độ cực kỳ khinh mạn hiện ra trên 
từng nét mặt hắn. Vì tôi sẽ gợi cho hắn kể lại câu chuyện 
hắn đã ăn nằm với phu nhân khi nào, ở đâu, đầu đuôi thế 
nào, bao nhiêu lần, từ bao lâu và bao giờ hắn sẽ lại đến gặp 
phu nhân. Xin chủ tướng chú ý nhìn kỹ cử chỉ điệu bộ của 
hắn. Phải kiên tâm, nếu không, tôi xin mạn phép nói chủ 
tướng hoàn toàn mất trí mê loạn, chẳng có gì đáng gọi là 
trượng phu hết. 

ÔTENLÔ - Iagô, ngươi có nghe thấy không? Ngươi sẽ thấy ta là 
người hết sức khôn khéo kiên nhẫn, nhưng - ngươi có nghe thấy 
không? - cũng hết sức tàn nhẫn, khát máu đấy. 

IAGÔ - Như thế cũng chẳng có gì trái lẽ, nhưng phải việc nào vào 
lúc ấy. Chủ tướng hãy lánh ra chỗ khác. 

Ôtenlô nấp vào một chỗ 

Ta sẽ hỏi chuyện Caxiô về Bianca, một ả lẳng lơ bán thân 
nuôi miệng; ả yêu thằng Caxiô mê mệt - Chẳng qua đó là cái số 
kiếp của bọn gái đĩ, đi lừa bao nhiêu thằng để rồi lại bị một 
thằng khác lừa lại. Mỗi khi nghe nói về ả, Caxiô không bao giờ 
nhịn được cười ha hả. Kìa, hắn đến kia rồi. Lát nữa, mỗi cái 
nhếch mép mỉm cười của hắn sẽ làm Ôtenlô phát điên, phát 
cuồng lên cho mà xem. Cái bệnh ghen ngu si sẽ làm cho hắn 
hiểu lầm mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ, cũng như cái thái độ khinh 
bạc của thằng Caxiô. 

Caxiô lại ra 

- Thế nào, ông mạnh giỏi chứ, ông phó tướng? 



372 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CAXIÔ - Ông gọi tôi bằng cái danh hiệu ấy thật là ông giết tôi đấy, 
chỉ vì mất nó mà tôi chết cay chết đắng. 

IAGÔ - Ỏng cứ nói khéo với bà Đexđêmôna là chắc chắn ông sẽ được 
phục chức. ( Thấp giọng) Việc này mà thuộc quyền Bianca quyết 
định thì hẳn là chóng vánh biết mấy nhỉ! 

CAXIÔ - Ồ, con bé tội nghiệp! 

ÔTENLÔ {nói riêng) - Kìa, nó đã cười rồi đấy! 

IAGÔ - Tôi chưa từng thấy phụ nữ nào lại mê trai đến thế. 

CAXIÔ - ừ, khốn khổ con bé. Quả tình tôi cũng nghĩ nó yêu tôi lắm. 

ỒTENLÔ {nói riêng) - Nó chỉ chối cãi qua quýt và còn phá ra cười. 

IAGÔ - Caxiô, ông có nghe thấy gì không? 

ÔTENLÔ {nói riêng) - Iagô đang gợi cho nó kể lại. Cứ thế. Khá lắm! 
khá lắm! 

IAGỒ - Cô ta rêu rao là ông sẽ cưới cô ta. Có thật ông có ý định như 
thế không? 

CAXIÔ - Ha! ha! ha! 

ÔTENLÔ {nói riêng) - Có phải mi đã thắng không, tên La Mã kia? 
Có phải mi đã thắng không? 

CAXIÔ - Tôi mà lấy nó!... Một con đĩ! Xin ông nể cái đầu óc tôi một 
chút. Đừng cho là nó đã suy đốn đến thế... Ha! ha! ha! 

ỒTENLÔ {nói riêng) - Được, được, được lắm. Kẻ thắng có quyền cười mà. 

IAGÔ - Đích thực có tin đồn chắc chắn ông sẽ lấy cô ta làm vợ. 

CAXIÔ - Xin ông nói cho đứng đắn nghiêm chỉnh. 

IAGÔ - Tôi mà không nói nghiêm chỉnh, thì tôi là một thằng vô lại. 

ÔTENLÔ {nói riêng) - Mày đã thắng tao chắc? Được! 

CAXIÔ - Chính con khỉ cái ấy nó tung ra chuyện này chứ gì. Nó 
đinh ninh là do tình yêu và những sự mơn trớn vuốt ve của nó, 
tôi sẽ lấy nó, chứ đâu phải là tôi có hứa hẹn gì. 

ÔTENLÔ {nói riêng) - Iagô ra hiệu cho ta. Thằng kia sắp kể 
chuyện đây. 

CAXIỒ - Vừa lúc nãy cô ả có đến đây, tôi đi đâu nó cũng bám tôi 
lẵng nhẵng. Hôm nọ, tôi đang nói chuyện với mấy người Vơnidơ 
ỏr bờ biển, bất thình lình con ranh ấy ở đâu xộc đến, nhảy lên 
ôm chằm lấy cổ tôi như thế này... 



ÔTENLÔ 


373 


ÔTENLÔ ( thở dài nói riêng) - Và kêu lên: Anh Caxiô thân yêu của 
emỉ Đúng thế: cử chỉ của nó có nghĩa là như vậy. 

CAXIÔ - Rồi nó treo người lên, gục đầu vào người tồi rũ rượi, khóc 
sướt mướt, rồi giằng co với tôi! Ha! Ha! Ha! 

ÔTENLÔ {nói riêng) - Giờ đây nó đang kể con đĩ đã dắt nó vào 
buồng ta như thế nào. 0, bây giờ tao nhìn rõ cái mũi của mày, 
nhưng không biết lát nữa tao sẽ vứt cái mũi ấy cho con chó 
nào đây. 

CAXIÔ - Tôi đến phải giã từ cô ả thôi. 

IAGÔ - Ố kìa, cô ả đang đến kia! 

Bianca ra 

CAXIÔ - Nó như một con chồn mà lại xức nước hoa mới khổ người ta 
chứ! Cha mẹ ơi!... Cô làm sao mà cứ lẵng nhẵng đuổi theo tôi 
thế này? 

BIANCA - Cho vợ chồng con quỷ nó đuổi theo anh! Anh định làm gì 
với chiếc khăn anh đưa tôi lúc nãy? Tôi thật là ngu ngốc thảm 
hại mới đi cầm lấy nó. Anh bảo tôi bắt chước thêu một cái khác 
y hệt thế phải không? Một chiếc khăn mà đâu như anh bảo đã 
nhặt được trong buồng của anh, không biết ai bỏ quên! Tặng 
vật của một con đĩ nào đó chứ gì! Thế mà tôi lại phải bắt chước 
thêu lại một chiếc giống như thế cho anh? Đây, anh đem nó trả 
lại cho con ngựa cái của anh (1) . Anh nhặt được chiếc khăn này ở 
đâu cũng mặc xác, tôi không hơi đâu lấy nó làm mẫu để thêu 
chiếc khác. 

CAXIÔ - ơ kìa! Em Bianca thân yêu! ơ kia! ơ kìa! 

ÔTENLÔ ( nói riêng) - Trời ơi, đúng là chiếc khăn tay của ta rồi! 

BIANCA - Nếu anh ưng đến ăn với tôi tối nay, anh vẫn có thể đến 
được. Bằng không, thì tùy anh, muốn đến vào lúc nào thì đến. 

Bianca vào 

IAGÔ - Ông chạy theo cô ta đi, mau lên! 

CAXIÔ - ữ, tôi phải đi theo ngay cô ả mới được, không có nó ra phố 
bêu xấu tôi bây giờ. 

IAGỒ - Ông có định ăn bữa tối nay ở nhà cô ta không? 

CAXIÔ - Thú thực, tôi cũng định như vậy. 


(1) Hobby-horse: ngựa gỗ. 



374 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


IAGÔ - Thế thì hay, có thể tôi sẽ đến gặp ông ở đấy, vì có một việc 
rất muôn nói chuyện với ông. 

CAXIÔ - Xin mời ông cứ lại, thế nào ông cũng đến nhé! 

IAGÔ - Thôi, ông đi. Đừng nói gì nữa. 

Caxiô vào 

ỔTENLÔ (bước ra) - Iagô, ta phải giết nó như thế nào đây? 

IAGÔ - Chủ tướng có nhìn thấy nó thích thú giễu cười chuyện bất 
chính của chính nó không? 

ÔTENLÔ - Ôi, Iagô! 

IAGÔ - Chủ tướng có trông thấy chiếc khăn tay không? 

ÔTENLÔ - Có đúng khăn của ta không? 

IAGÔ - Xin cam đoan đúng là của chủ tướng. Đấy, chủ tướng xem, nó 
coi phu nhân, người đàn bà dại dột ấy, có ra gì đâu! Phu nhân 
cho nó, nó lại đem cho con đĩ của nó. 

ÔTENLÔ - Ta muốn giết dần giết mòn nó trong chín năm trời mới 
hả. Một phụ nữ kiều diễm, đẹp đẽ, hiền dịu làm sao! 

IAGÔ - Ây, chủ tướng phải quên cái đó đi. 

ÔTENLÔ - Không, phải cho con ấy giũa nát, tàn lụi và đày nó xuống 
địa ngục ngay đêm nay, vì nó không được sông nữa. Không, tim 
ta đã hóa đá. Ta tự đánh vào tim mà bàn tay ta bị đau. Oi, trên 
đời này không có ai dịu dàng hơn nó: nó đáng được nằm bên 
cạnh một vị đế vương và ra lệnh cho ông vua ấy phải tuân theo. 

IAGÔ - Chủ tướng lẫn rồi. 

ÔTENLÔ - Treo cổ nó lên! Ta chỉ nói đúng sự thật về nó thôi; khéo 
léo, tinh vi trong đường kim mũi chỉ, một nhạc sĩ kỳ tài! Ôi, 
tiếng nó hát, gấu nghe cũng mềm ra. Tâm trí cao thượng, dồi 
dào, thiên tư tài hoa, phong phú đến thế! 

IAGÔ - Thế lại càng khốn nạn. 

ÔTENLÔ - Ôi, nghìn lần, nghìn lần khốn nạn... lại thêm phong cách 
thanh lịch... 

IAGÔ - Vâng, thanh lịch quá. 

ÔTENLÔ - Phải, chắc chắn là như thế, nhưng Iagô, kể cũng thật 
đáng thương! Ôi, Iagô, thật đáng thương! 

IAGÔ - Nếu chủ tướng còn xót thương cái tội của phu nhân thì xin 
cứ cấp chứng chỉ cho phu nhân làm bậy, vì nếu việc này không 



ÔTENLÔ 


375 


động chạm gì đến chủ tướng thì nó cũng chẳng động chạm đến 
ai hết. 

ÔTENLÔ - Nhất định ta sẽ băm nát nó ra... Dám phụ tình ta! 

IAGÔ - Ôi, phu nhân thật là tệ. 

ÔTENLÔ - Với tên tùy tướng của ta. 

IAGÔ - Lại càng tệ. 

ÔTENLÔ - Iagô, hãy kiếm cho ta thuốc độc, ngay đêm nay... Ta sẽ 
không giảng giải gì với nó, e rằng xác thịt và sắc đẹp của nó lại 
làm ta nguôi đi. Ngay đêm nay đấy, Iagô! 

IAGÔ - Chủ tướng đừng dùng thuốc độc. Cứ bóp cổ nó ngay trên 
giường, cái giường nó đã làm ô uế. 

ÔTENLÔ - Hay, hay lắm. Cách xử tội ấy ta rất vừa lòng. Hay lắm! 

IAGÔ - Còn Caxiô... tôi xin đảm nhiệm: chỉ nửa đêm là chủ tưđng sẽ 
được biết tin thêm. 

ÔTENLÔ - Được lắm. (Có tiếng kèn bền trong). Tiếng kèn gì vậy? 

IAGÔ - Chắc có tin gì từ Vơnidơ đến. Kìa ông Lôđôvicô được quan 
thống lãnh phái tới đây. Chủ tướng nhìn xem, phu nhân đang 
cùng đi với ông ấy. 

Lôđôvicô, Đexđèmôna và tùy tùng ra 

LÔĐỒVICÔ - Cầu Chúa phù hộ cho ngài, vị tướng quân đáng tôn kính! 

ÔTENLÔ - Rất đỗi cảm ơn ngài. 

LÔĐỒVICÔ {đưa cho Ồtenlô một phong thư) - Quan thống lãnh cùng 
các nguyên lão ồ Vơnidơ xin gửi lời chào đến tướng quân. 

ỒTENLÔ - Tôi xin kính cẩn hôn bức thư truyền đạt mệnh lệnh của 
các vị. 

Mở thư ra đọc 

ĐEXĐÊMÔNA - Có tin gì vậy, Lôđôvicô đường huynh (1) ? 

IAGÔ - Tôi rất lấy làm sung sướng được gặp đại nhân. Xin chúc 
mừng ngài đến Saiprơt. 

LÔĐÔVICÔ - Xin cám ơn ông. Ngài phó tướng Caxiô vẫn được khỏe chứ? 

IAGÔ - Thưa ngài, ông ấy vẫn sống. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa đường huynh, giữa Caxiô và phu quân em đã 


(1) Lôđôvicô là anh em họ với Đexđêmôna. 



376 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


xảy ra một sự sứt mẻ không hay. Mong đường huynh sẽ dàn 
xếp giúp cho ổn thỏa. 

ÔTENLÔ - Có chắc thế không? 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân, sao ạ? 

ÔTENLÔ (đọc) - Tướng quân cần tuân lệnh ngay khi tướng quân... 

LÔĐÔVICÔ - Tướng quân còn đang bận đọc thư, có nghe gì đâu. Giữa 
tướng quân và Caxiô có chuyện bất hòa đấy ư? 

ĐEXĐÊMÔNA - Một chuyện bất hòa rất đáng tiếc. Vì mến Caxiô nên 
em hết sức muốn hòa giải hai người. 

ÔTENLÔ - Lửa và lưu hoàng (1) ! 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân? 

ÔTENLÔ - Điên à? 

ĐEXĐÊMÔNA - Ô, phu quân tôi nổi giận? 

LÔĐÔVICỒ - Có lẽ bức thư đă làm tướng quân xúc động. Vì theo tôi 
biết, hình như có lệnh triệu tướng quân về Vơnidơ và để Caxiô 
thay giữ chức trấn thủ. 

ĐEXĐÊMÔNA - Xin thú thực, tôi rất lấy làm mừng. 

ÔTENLÔ - Thật ư? 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân? 

ÔTENLÔ - Ta rất mừng thấy bà hóa điên! 

ĐEXĐÊMÔNA - ôi, Ôtenlô thân yêu, sao vậy? 

ÔTENLÔ (đánh Đexđêmôna) - Đồ yêu tinh! 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân, thiếp không làm gì nên tội để phu 
quân đốì xử như vậy. 

LÔĐÔVICÔ - Kìa Ôtenlô tướng quân, đầy là một việc mà giá tôi 
cò thể đã tận mắt trông thấy thì ở Vơnidơ cũng không ai 
tin. Thực là quá quắt. Phu nhân khóc đây, tướng quân xin 
lỗi đi. 

ÔTENLÔ - Ôi, đồ yêu tinh ma quỷ! Nếu những giọt nước mắt đàn bà 
có thể làm cho đất thụ thai được thì mỗi giọt rơi xuống sẽ đẻ ra 
một con cá sấu. Cút đi cho khuất mắt ta! 


(1) Một tiếng rủa tỏ sự tức giận. 



ÔTENLÔ 


377 


ĐEXĐÊMÔNA - Nếu thiếp ở lại khiến phu quân tức giận thì thiếp xin 
cáo lui. 

Vào 

LÔĐÔVICÔ - Quả là một người đàn bà nhu thuận. Xin tướng quân 
hãy gọi phu nhân lại. 

ÔTENLÔ - Này, bà! 

ĐEXĐÊMÔNA - Dạ, thưa phu quân? 

ÔTENLÔ - Ngài muốn gì nó? 

LÔĐÔVICÔ - Ai? tôi ư? thưa tướng quân? 

ÔTENLÔ - Vâng, ngài vừa tỏ ý muốn tôi gọi nó quay lại. Thưa ngài, 
con này nó có thể quay, quay mãi, mà vẫn cứ đi thẳng rồi lại 
quay nữa; và có thể khóc lóc, vâng, thưa ngài, khóc lóc. Và nó 
rất nhu thuận, như ngài vừa nói, nhu thuận, rất nhu thuận... Cứ 
khóc nữa đi... về bức thư này, thưa ngài... 0, thật khéo vờ vẫn 
đau khổ!... Tôi được lệnh triệu về Vơnidơ... Cút đi! Lát nữa ta sẽ 
cho người gọi... Thưa ngài, tôi xin tuân lệnh và sẽ trở về 
Vơnidơ... Lui ra! Bước! 

Đexđêmôna vào 

Caxiô sẽ thay tôi... Và thưa ngài, tối nay xin mời ngài đến 
dùng bữa tối với tôi. Toàn đảo Saiprơt nồng nhiệt chào mừng 
ngài... Một bầy dê khỉ (1) ! 

Vào 

LÔĐÔVTCÔ - Phải chăng đó là Mô tướng quân cao quý mà toàn Viện 
Nguyên lão nhất trí công nhận là tài năng xuất chúng? Phải 
chăng đấy là con người có bản lãnh không tình cảm nào lay 
chuyển nổi, có đạo đức vững vàng mà mọi tai ương, bất hạnh 
không thể nào làm sứt mẻ đổ vỡ được? 

IAGÔ - Ông ta dạo này thay đổi nhiều. 

LÔĐÔVTCÔ - Ông ta đầu óc có còn minh mẫn không? Tâm trí ông ta 
đã bị suy yếu, rối loạn chăng? 

IAGÔ - Ông ta vẫn như thế đấy: nhưng tôi đâu có quyền hé miệng 
chỉ trích. Nếu bây giờ ông ta không cư xử như ông ta đáng lẽ 
phải làm thì cũng cầu trời giúp ông ta cư xử cho đúng lẽ. 

LÔĐÔVICÔ - Đánh cả vợ! 


(1) Tiếng rủa tức giận. 



378 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


IAGÔ - Quả thật làm như vậy là không đúng. Nhưng tôi mong rằng 
hành động phũ phàng này là tột cùng rồi! 

LÔĐÔVICÔ - Ông ấy có quen thói như thế không? Hay tại bức thư đã 
làm máu ông ta sôi giận sinh ra hành động sai lầm mà trước 
kia không hề có? 

IAGÔ - Chao ôi! Chao ôi! Tôi mà nói ra những điều tôi biết và đã 
trông thấy thì tôi không phải là con người chân thực. Xin ngài 
cứ để ý xem. Những hành vi của Mô tướng quân cũng đủ cho 
thấy rõ ông ta là thế nào, tôi không cần phải dài lời vô ích. 
Ngài cứ đi theo và chú ý xem ông ta hành động. 

LÔĐÔVICÔ - Tôi rất lấy làm buồn vì đã thất vọng về con người ấy. 

Hai người vào 


CẢNH II 

Saiprơt - Một phòng trong lâu đài 


Ôtenlô và Êmilya ra 

ÔTENLÔ - Vậy bà không trông thấy gì ư? 

ÊMILYA - Mà tôi cũng không nghe thấy gì, không nghi ngờ gì hết! 

ÔTENLÔ - Có, bà có trông thấy Caxiô và Đexđêmôna cùng đứng 
với nhau. 

ÊMILYA - Nhưng lúc đó tôi không thấy có gì là ám muội và câu 
chuyện hai người nói với nhau tôi nghe rõ từng lời một. 

ÔTENLÔ - Thế họ có thầm thì với nhau bao giờ không? 

ÊMILYA - Thưa tướng công, không bao giờ. 

ÔTENLÔ - Hoặc họ có sai bà đi ra chỗ khác bao giờ không? 

ÊMILYA - Không bao giờ ạ. 

ÔTENLỒ - Sai bà đi lấy cái quạt, đôi bao tay, cái mạng, hoặc bất kỳ 
cái gì? 

ÊMILYA - Không bao giờ ạ, thưa tướng công. 

ÔTENLÔ - Thế thì lạ thật! 



ÔTENLÔ 


379 


ÊMILYA - Thưa tướng công, tôi dám đem linh hồn tôi ra cuộc rằng phu 
nhân là người ngay thẳng. Nếu tướng công nghĩ khác, xin tướng 
công hãy vứt bỏ cái ý nghĩ đó đi: nó lừa dối tâm tư tướng công đấy. 
Nếu có tên khốn kiếp nào gieo rắc ý nghĩ đó vào đầu óc tướng 
công, thì xin trời trừng phạt nó chịu lời nguyền rủa của hắn. Vì 
nếu phu nhân mà không ngay thẳng, chính chuyên, chung thủy, 
thì trên đời này không còn người đàn ông nào sung sướng. Người 
vợ trong trắng nhất cũng chỉ xấu xa như những lời vu cáo. 

ÔTENLÔ - Vào bảo phu nhân ra đây... Đi. 

Ềmilya vào 

Con này thật bẻo lẻo. Nhưng mụ đầu nào mà chẳng ăn nói 
giỏi như thế, trừ phi loại mụ đầu ngốc nghếch. Nó là một con đĩ 
khôn ngoan, một căn phòng khóa chặt, chứa đựng những điều 
bí mật cực kỳ xấu xa. Thế mà nó còn quỳ xuống thề nguyền. Ta 
đã từng thấy nó làm như vậy. 

Ềmilya và Đexđêmôna lại ra 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân, chẳng hay phu quân muốn gì? 

ÔTENLÔ - Con gà con bé nhỏ của ta, lại đây! 

ĐEXĐÊMÔNA - Phu quân có điều gì muốn truyền bảo? 

ÔTENLÔ - Hãy để ta nhìn cặp mắt của nàng. Nhìn thẳng vào mặt 
ta đây. 

ĐEXĐÊMÔNA - Sao lại có sự lạ đời ghê sợ thế này? 

ÔTENLÔ (nói vói Êmilya) - Những người làm nghề của bà để măc 
khách làng chơi trong phòng và đóng cửa lại. Có ai đến thi giả 
vờ ho hoặc đánh tiếng làm hiệu. Thôi, hãy ra làm cái nghề của 
bà đi, mau lên! 

Êmilya vào 

ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp xin quỳ xuống kính hỏi phu quân nói vậy là có 
nghĩa thế nào? Thiếp biết đấy là những lời giận dữ nhưng thiếp 
không hiểu gì hết. 

ÔTENLÔ - Mi là ai? 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân, là vợ phu quân, người vợ chân thành 
và chung thủy của phu quân. 

ÔTENLÔ - Cứ thề đi, mà tự đày đọa mi xuống hỏa ngục. Trông mi 
giống người nhà trời, ma quỷ có thể sợ mà không dám bắt. Vậy 
cứ thề đi là mi ngay thẳng để mà chịu tội gấp đôi dưới hỏa ngục. 



380 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐEXĐÊMÔNA - Có hoàng thiên biết rõ cho thiếp. 

ÔTENLÔ - Hoàng thiên biết rõ mi giả dối như địa ngục. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân, giả dối với ai và giả dối cùng ai? 
Thiếp giả dối như thế nào? 

ÔTENLÔ - Ồi Đexđêmôna, đi đi, đi đi, đi đi! 

ĐEXĐÊMÔNA - Ôi cái ngày nặng trĩu đau khổ!... Sao phu quân lại 
khóc? Thưa phu quân, phải chăng tại thiếp mà phu quân rơi lệ? 
Nếu chẳng may phu quân ngờ là thân phụ thiếp đã nhúng tay 
vào việc triệu hồi phu quân, thì cũng xin phu quân đừng đổ tội 
lên đầu thiếp. Nếu phu quân không còn được người cha ấy yêu 
thương nữa, thì thiếp đây cũng đã mất nó từ lâu. 

ÔTENLÔ - Nếu trời cao, muốn lấy đau khổ để thử thách trút mọi nỗi 
đau buồn, tủi nhục lên đầu ta, nhận chìm ta ngập sâu đến tận 
môi trong nghèo khó, giam hãm ta cùng mọi niềm hy vọng 
thiết tha, thì ta cũng còn tìm được chút ít kiên tâm chịu đựng, ở 
một nơi nào đó trong tâm hồn ta. Nhưng, chao ôi, biến ta thành 
tấm bia cho miệng thế mãi mãi khinh bỉ vạch mặt chỉ tên (1) !... 
Nhưng, cái đó ta cũng vẫn còn có thể chịu đựng được... Được, 
được lắm! Nhưng, giờ đây ta bị gạt ra khỏi nơi ta đã gửi gắm cả 
tấm lòng, ra khỏi nơi ta phải sống trọn đời cho đến chết, ra 
khỏi mạch nước nơi dòng đời ta bắt nguồn, khống có sẽ héo hon 
khô cạn! Ôi! hoặc bị gạt ra khỏi nơi đó, hoặc giữ lấy nó làm 
chiếc bể cạn cho loài cóc nhơ nhớp giao hợp và sinh đẻ... Thay 
đổi sắc mặt đi thôi, hỡi thần kiên nhẫn, chú hài nhi có cặp môi 
hồng. Hãy tỏ ra thảm sầu ghê rợn như âm ty địa ngục. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp mong rằng phu quân cao quý của thiếp coi 
thiếp là người ngay thẳng. 

ÔTENLÔ - Ồ, đúng, ngay thẳng như những con ruồi mùa hạ trong lò 
sát sinh vừa nở ra mà đã thụ thai! Ôi, bông hoa dại đẹp vô 
cùng, hương thơm ngào ngạt làm giác quan ngây ngất, ước gì 
mi đừng sinh ra đời! 

ĐEXĐÊMÔNA - Chao ôi, thưa phu quân, thiếp đã vô tình phạm tội gì vậy? 

ÔTENLÔ - Phải chăng trang giấy trắng kia, cuốn sách đẹp thế kia 
được tạo ra chỉ để viết chữ con đĩ lên trên? Đã phạm tội gì à? 


<l) Nguyên văn: biến ta thành con số cố định của thời gian để khinh bỉ lấy ngón 
tay chậm chạp chuyển động trỏ vào. 



ÔTENLÔ 


381 


Đã phạm gì à? Ôi, đồ nhà thổ! Nếu ta kể lại những việc mi đã 
làm, má ta sẽ biến thành bễ lò rèn thiêu liêm sỉ thành tro hết. 
Mi dã phạm tội gì à? Đến trời kia cũng phải bịt mũi, trăng kia 
cũng phải nhắm mắt lại, đến làn gió dâm đãng vốn gặp cái gì 
cũng hôn hít, cũng phải nép mình sâu trong lòng đất không 
muốn nghe. Đã phạm tội gi à? Đồ đĩ vô sỉ! 

ĐEXĐÊMÔNA - Trời ơ! phu quân lăng nhục thiếp quá thể! 

ÔTENLÔ - Thế mi không phải là một con đĩ à? 

ĐEXĐÊMÔNA - Không! Cũng thực như thiếp là người theo đạo Thiên 
chúa. Nếu vì phu quân mà giữ mình, không để cho hành vi bất 
chính nhơ bẩn của kẻ khác chạm tới, tức không phải là đồ đĩ, 
thì thiếp đây không phải là đồ đĩ. 

ÔTENLÔ - Sao, mi không phải là con đĩ sao? 

ĐEXĐÊMÔNA - Không, cũng thật như thiếp sẽ được cứu rỗi linh hồn! 

ÔTENLÔ - Có thể thế được chăng? 

ĐEXĐÊMÔNA - Ôi! Lạy Chúa tha tội cho chúng con! 

ÔTENLÔ - Vậy thì ta xin lỗi nàng. Ta đã lầm nàng là một con đĩ 
gian ngoan ở Vơnidơ đã lấy Ôtenlô này... 

Êmilya lại ra 

- Còn bà, bà làm cái công việc trái ngược với công việc của 
thánh Pitơ (1) , bà gác cổng địa ngục! Chính bà, phải, chính bà! 
Việc của chúng tôi đã xong. Đây, tiền trả công bà khó nhọc; xin 
bà làm ơn mở cửa ra, và giữ kín việc này cho. 

Ôtenlô vào 

ÊMILYA - Chao ôi! Con người cao quý ấy nghĩ gì vậy? Thưa phu 
nhân, phu nhân thấy sức khỏe ra sao? 

ĐEXĐÊMÔNA - Quả tình ta như đang mê ngủ. 

ÊMILYA - Thưa phu nhân quý mến, chẳng hay có việc gì với tướng 
công vậy? 

ĐEXĐÊMÔNA - Với ai? 

ÊMILYA - Dạ, thưa phu nhân,với tướng công. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ai là tướng công của ta? 

ÊMILYA - Phu quân của phu nhân ấy ạ. 

{1) Thánh Pitơ là người giữ chìa khóa của thiên đàng. 



382 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐEXĐÊMÔNA - Ta không có phu quân nào hết, Êmilya, đừng hỏi gì 
ta nữa. Ta không có gì để trả lời ngoài nước mắt, nhưng ta lại 
không khóc được. Đêm nay, ta nhờ bà lấy những chăn nệm 
ngày cưới của ta ra đem trải lên giường cho ta. Chớ quên đấy! 
Và bảo ông Iagô đến đây. 

ÊMILYA - Quả là CÓ chuyện gi rồi! 

Vào 

ĐEXĐÊMÔNA - Ta bị đối xử như thế cũng đúng thôi, rất đúng. Không 
hiểu ta đã ăn ở ra sao mà một chút lỗi lầm hết sức nhỏ nhặt 
của ta (1) cũng khiến chàng trách cứ tàn tệ? 

Èmilya ra cùng Iagô 

IAGỒ - Thưa phu nhân, phu nhân có điều gì sai bảo? Phu nhân làm 
sao thế? 

ĐEXĐÊMỒNA - Ta không thể nói được. Dạy con trẻ, người ta thường 
dùng những cách dịu dàng và bảo cho chúng làm những việc dễ. 
Tướng quân cũng có thể dùng cách đó để dạy ta được chứ, vì 
thật ra, khi bị mắng, ta cũng chỉ là một đứa trẻ. 

IAGÔ - Thưa phu nhân, có chuyện gì vậy? 

ÊMILYA - Chao ôi! anh Iagô, tướng công đã gọi phu nhân là con đĩ, 
đã trút lên đầu phu nhân những lời lẽ khinh bỉ, những câu chửi 
rủa nặng nề không một trái tim vô tội nào chịu nổi. 

ĐEXĐÊMỒNA - Iagô, ta có đáng gọi như vậy không? 

IAGÔ - Thưa phu nhân, gọi thế nào ạ? 

ĐEXĐÊMÔNA - Tướng quân gọi ta là... như Êmilya vừa nói đấy. 

ÊMILYA - Tướng công gọi phu nhân là con đĩ. Một thằng ăn mày say 
rượu cũng không đến nỗi dùng những lời lẽ như vậy để sỉ vả 
con vợ đê tiện của nó. 

IAGÔ - Tại sao tướng quân lại làm thế? 

ĐEXĐÊMÔNA - Nào ta có biết. Nhưng chắc chắn ta không phải là 
con người như vậy. 

IAGÔ - Xin phu nhân đừng khóc, đừng khóc... Ôi, thật là một ngày 
đau khổ! 

ÊMILYA - Phải chăng phu nhân đã từ chối bao nhiêu đám con nhà 


(1) On my least misuse: có bản in là on my great'st abuse (lỗi lầm lớn nhất của ta). 




ÔTENLÔ 


383 


quyền quý, từ bỏ bô" đẻ, quê hương, bè bạn để được nghe chửi là 
con đĩ? Như thế ai mà chẳng phải khóc? 

ĐEXĐÊMÔNA - Âu cũng là cái số kiếp ta bất hạnh! 

IAGÔ - Ản ở thế rồi cũng đến mạt vận thôi! Sao tướng quân lại nảy 
ra cái ý nghĩ kỳ quặc như vậy? 

ĐEXĐÊMÔNA - Họa chăng có trời biết! 

ÊMILYA - Xin cứ là treo cổ tôi lên nếu không phải tại một thằng 
khôn nạn bỉ ổi, một thằng chó đểu sục sạo và xúc xiểm, một 
thằng đê tiện, gian ngoan, quỷ quyệt đã bày đặt ra câu chuyện 
vu cáo này để giành lấy một địa vị nào đó. Không phải như vậy, 
xin cứ treo cổ tôi lên. 

IAGÔ - Bậy nào! Làm gì có con người như thế, khóng thể nào có được! 

ĐEXĐÊMÔNA - Nếu có, cũng xin Thượng đế tha thứ cho hắn! 

ÊMILYA - Để cho cái dây thừng tha tội cho nó. Và hỏa ngục thiêu 
đốt dần xương thịt nó! Tại sao tướng công lại gọi phu nhân là 
con đĩ? Phu nhân đã gặp ai nào? Ớ đâu? Bao giờ? Như thế nào? 
Có gì là bằng chứng? Mô tướng quân đã bị một thằng khốn nạn 
đê tiện bậc nhất lừa dối! Một thằng khốn nạn hết sức hèn hạ, 
một thằng đểu giả bỉ ổi. Trời ơi! sao trời không vạch mặt nó ra 
và đặt vào tay mỗi con người chân thực một cái roi cho họ lột 
truồng quân súc sinh ấy ra, đánh cho nó chạy cuống cuồng khắp 
thế giới, từ đông sang tây! 

IAGỒ - Khẽ mồm chứ, kẻo người ngoài nghe thấy! 

ÊMILYA - Phỉ nhổ vào mặt cái quân ấy chứ! Chắc lại một tên khốn 
nạn nào đó, cùng loài với thằng đã làm anh rối trí loạn óc rồi 
cứ nghi tôi có tình ý với Mô tướng quân chứ gì! 

IAGÔ - Cô điên à? Đi ra chỗ khác! 

ĐEXĐÊMÔNA - Ông Iagô, chao ôi, ta biết làm gì để lấy lại tình 
thương yêu của tướng quân? Ông bạn thân mến, ông hãy đi gặp 
tướng quân; có ánh sáng trên trời kia chứng giám, ta không 
biết vì đâu ta đã để mất lòng thương yêu của tướng quân như 
thế. Ta xin quỳ xuống đây mà thề rằng: nếu có bao giờ vì ham 
muốn mà ta đã phụ tình tướng quân, dù trong ý nghĩ, hoặc 
trong hành động; nếu mắt ta, tai ta, hay bất kỳ một giác quan 
nào khác của ta, đã vui thú với một hình bóng khác; nếu hiện 
nay, trước đây và sau này, ta không yêu Mô tướng quân tha 
thiết - dù cho tướng quân có ruồng rẫy, hắt hủi ta một cách 



384 


VVILLĨAM SHAKESPEARE 


nhục nhã - thì ta xin nguyện mất hết mọi niềm vui! Lòng tàn 
nhẫn có thể làm được nhiều điều và lòng tàn nhẫn của tướng 
quân có thể hủy hoại đời ta, nhưng không bao giờ có thể làm 
tình yêu của ta phai lạt. Ta không thể nào nói lên tiếng "con 
đĩ"; nói lên ta đã thấy ghê tởm. Còn như phạm một hành động 
để có thể đáng mang cái tên ấy, thì dù đổi lấy tất cả mọi phù 
hoa trên thế gian này, ta cũng quyết không làm. 

IAGÔ - Xin phu nhân hãy bình tâm. Đây chẳng qua chỉ là một cơn 
nóng giận. Công việc quốc gia đã khiến tướng quân bực bội và 
ngài đã giận lây sang phu nhân đấy thôi. 

ĐEXĐÊMÔNA - Nếu không phải vì một việc gì khác... 

IAGÔ - Tôi xin bảo đảm sự việc chỉ có thế thôi. 

Tiếng kèn trong hậu trường 

Xin phu nhân lắng nghe kìa, tiếng kèn gọi về dự tiệc. Các sứ 
giả Vơnidơ đang đợi. Xin phu nhân cứ về và đừng khóc nữa. 
Mọi sự rồi ra sẽ êm dẹp cả thôi. 

Đexđêmôna và Ẽmilya vào 
Rôđêrigô ra 

- Kìa, Rôđêrigô! 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi thấy anh dối xử với tôi không thẳng thắn. 

IAGÔ - Thế trái lại thì sao? 

RÔĐÊRIGÔ - Iagô, mỗi ngày anh lại kiếm ra một cớ để đuổi khéo tôi; 
dáng lẽ tạo cho tôi dịp có được một chút hy vọng thì anh lại gạt 
phăng mọi cơ hội thuận tiện, như lúc này chẳng hạn, tôi thấy 
là như thế đấy. Nói thực với anh, tôi nhất dịnh không chịu cái 
nước này nữa, và tôi cũng sẽ không nín nhịn để yên những cái 
mà tôi đã ngu dại chịu đựng quá lâu rồi. 

IAGÔ - Rôđêrigô, anh có muốn nghe tôi nói không? 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi đã nghe anh nói quá nhiều rồi. Lời nói và việc làm 
của anh chẳng đi đôi gì với nhau hết. 

IAGÔ - Anh buộc tội tôi như thế rất oan. 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi không hề nói sai. Tôi đã khuynh gia bại sản rồi. Chỉ 
cần nửa chỗ châu báu anh lấy của tôi nói dể tặng Đexđêmôna cũng 
đủ quyến rũ được một ni cô phá giới. Anh bảo nàng dã nhận và anh 
hứa hẹn, an ủi, nào là tôi sẽ mau chóng dược nàng đón tiếp, nào là 
tôi sẽ được nàng cho gặp ngay, thế mà đến nay vẫn có thấy gì đâu. 



ÔTENLÔ 


385 


IAGÔ - Được. Cứ tiếp tục đi. Hay lắm! 

RÔĐÊRIGÔ - Hay lắm! Cứ tiếp tục đi! Tôi không thể cứ tiếp tục mãi 
được, ông bạn ạ. Mà như thế cũng không có gì là hay lắm. Phải! 
tôi cho thế là rất dở và tôi đã nhận ra là tôi bị lừa gạt. 

IAGÔ - Hay lắm! 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi bảo cho anh biết, chẳng hay ho cái gì đâu. Nhất 
định tôi sẽ tìm cách tự giới thiệu với Đexđêmôna. Nếu nàng trả 
lại tôi các thứ châu báu thì tôi cũng xin thôi không dám cầu 
cạnh làm gì nữa, và sẽ hối hận đã chót dại đi làm những 
chuyện ve vãn bất chính; bằng không, anh hãy tin chắc là nhất 
định tôi sẽ bắt anh phải bồi thường. 

IAGÔ - Anh đã nói xong chưa? 

RÔĐÊRIGÔ - Rồi. Và tôi đã nói là nhất định tôi sẽ làm, không phải 
nói suông đâu. 

IAGÔ - Giờ tôi mới thấy anh cũng hăng hái can đảm đấy, và cũng từ 
lúc này tôi mới thấy coi trọng anh hơn trước. Rôđêrigô, đưa bàn 
tay của anh cho tôi bắt một cái nào. Những lời anh trách tôi 
đều đúng cả, nhưng tôi cũng quả quyết với anh là tôì đã lo lắng 
công việc của anh hết lòng hết sức. 

RÔĐÊRIGÔ - Chẳng thấy hết lòng hết sức ồ đâu cả. 

IAGÔ - Thật tình, tôi cũng công nhận là không có gì tỏ rõ để anh thấy, 
và anh nghi ngờ như thế không phải là không có đầu óc thông 
minh, biết suy xét. Nhưng Rôđêrigô, nếu anh có những đức tính 
mà giờ đây, hơn bao giờ hết, tôi có lý do dể tin là anh có thật, 
như mưu trí, can đảm, tài ba, thì đêm nay, anh hãy đem ra mà 
thi thố. Nếu đêm mai mà anh chưa được vui vầy với Đexđêmôna, 
thì anh cứ việc đừng để tôi sống ở thế gian này nữa về tội phản 
bội, và cứ việc nghĩ ra các thứ nhục hình để giết tôi đi. 

RÔĐÊRIGÔ - Thế nào, việc gì vậy? Liệu có đứng đắn, phải chăng và 
có thể làm được không? 

IAGÔ - Thưa ngài, có phái bộ dặc biệt từ Vơnidơ đến để cử Caxiô lên 
thay Ôtenlô. 

RÔĐÊRIGÔ - Thật à? Nếu thế thì Ồtenlô và Đexđêmôna sẽ trở về 
Vơnidơ còn gì nữa. 

IAGÔ - Ổ không. Hắn ta sẽ về xứ Mô (1) , đem theo nàng Đexđêmôna 


(1) Mauritania: thời đó, là một miền nhỏ ở Bắc Phi trên bờ biển Đại Tây Dương, 
tương ứng với Marôc ngày nay. 


25 - SECHXPIA 




386 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


kiều diễm, trừ phi ngay lúc này có chuyện gì bất ngờ xảy ra 
khiến hắn phải nán lại: muôn thế, không có cách gì chắc chắn 
bằng cách khử thằng Caxiô đi. 

RÔĐÊRIGÔ - Anh nói khử Caxiô đi nghĩa là thế nào? 

IAGÔ - Ồ, đánh cho nó vỡ sọ ra để nó không thay thế được Ôtenlô 
nữa chứ còn thế nào. 

RÔĐÊRIGÔ - Vậy là anh muốn tôi làm việc đó chứ gì? 

IAGÔ - Phải, nếu anh dám làm những việc vừa là quyền của mình, 
lại vừa có lợi. Tối nay, nó sẽ đến đánh chén ở nhà một con gái 
điếm, tôi cũng sẽ phải đến đấy để tìm nó: nó còn chưa biết gì 
về hạnh vận vinh dự đang chờ. Nếu anh chịu khó rình lúc nó ra 
về (tôi sẽ tìm cách làm cho nó ra về vào khoảng nửa đêm đến 
một giờ sáng), thì có thể hạ thủ một cách dễ dàng. Tôi cũng sẽ 
đứng quanh quẩn ở đấy để giúp anh một tay; hai người đánh 
một thế nào cũng hạ được. Thôi, đừng đứng ngẩn ra đấy, hãy đi 
theo tôi. Tôi sẽ trình bày cho anh hiểu rõ sự cần thiết phải hạ 
thủ nó, rồi anh sẽ tự thấy bắt buộc phải giết nó đi. Bây giờ đã 
đến giờ đánh chén rồi, đêm đã khuya. Ta bắt tay vào việc thôi. 

RÔĐÊRIGÔ - Tôi muốn anh cho tôi biết thêm những lý do khác tôi 
mới làm việc này. 

IAGÔ - Anh sẽ được toại nguyện. 

Hai người vào 


CẢNH III 

Saiprơt - Một phòng khác trong lâu đài 


Ôtenlô, Lôđôvicô, Đexđễmôna, Èmilya 
và tùy tùng ra 

LÔĐÔVICÔ - Xin tướng quân, không dám phiền tướng quân tiễn 
chân xa thêm nữa. 

ÔTENLÔ - Xin lỗi ngài, đi dạo chơi một lát cũng làm tôi thấy dễ chịu. 




ÔTENLÔ 


387 


LÔĐÔVICÔ - Xin chúc phu nhân ngủ ngon và xin trân trọng cám ơn 
phu nhân. 

ĐEXĐÊMÔNA - Rất hân hạnh được đón tiếp đại nhân. 

ỒTENLÔ - Ngài có ưng đi dạo không?... Này, Đexđêmôna... 

ĐEXĐÊMÔNA - Dạ, thưa phu quân? 

ÔTENLỔ - Nàng phải đi nghỉ ngay. Chỉ một lát nữa, ta sẽ trở về, 
nàng nhớ cho người hầu cận lui ra, nhớ đấy. 

ĐEXĐÊMÔNA - Vâng. 

Ôtenlô, Lôđôvicô và tùy tùng vào 

ÊMILYA - Thưa phu nhân, tình hình bây giờ thế nào? Tướng công 
xem ra có vẻ đã bớt giận. 

ĐEXĐÊMÔNA - Tướng công nói sẽ trở về ngay, người ra lệnh ta phải 
đi nghỉ và cho bà lui ra. 

ÊMILYA - Cho tôi lui ra ư? 

ĐEXĐÊMÔNA - Đó là lệnh của tướng công. Vậy, Êmilya thân mến, 
hãy đưa ta quần áo ngủ rồi tạm biệt. Lúc này không nên làm 
tướng công phật ý. 

ÊMILYA - Tôi ước gì phu nhân không bao giờ gặp tướng công! 

ĐEXĐÊMÔNA - Ta lại không nghĩ thế. Ta yêu Mô tướng công tha 
thiết đến nỗi ngay cái tính cố chấp, những lời trách mắng và 
những cái cau mày của tướng công - cởi cho ta dải áo này - ta 
vẫn thấy có một cái gì duyên dáng, hấp dẫn. 

ÊMILYA - Thưa phu nhân, tôi đã trải chăn nệm lên giường như phu 
nhân dặn. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thôi được. Trời ơi, sao mà đầu óc chúng ta vẩn vơ 
đến thế? Này Êmilya, nếu ta có chết trước bà thì nhờ bà liệm 
ta bằng cái chăn này nhé. 

ÊMILYA - ủa, sao phu nhân nó gở ra như thế. 

ĐEXĐÊMÔNA - Trước kia, mẹ ta có nuôi một người hầu gái tên là 
Bacbara. Chị ta yêu một người, nhưng anh này phụ bạc (1) , bỏ 
chị ta đi mất. Chị ta có bài hát Cây liễu , một bài tình ca cổ 
nhưng rất hợp với cảnh ngộ chị ta. Lúc sắp mất, chị ta đã hát 
bài đó. Đêm nay, bài tình ca ấy cứ lởn vởn trong đầu óc ta mãi. 


(1) Mad: ở đây theo Johnson, là không chung thủy, phụ bạc. 



388 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Ta đã cố gắng mà vẫn không thể cưỡng được ý muôn cúi đầu 
hát bài ca đó, như chị Bacbara tội nghiệp trước kia. Êmilya, 
hãy nhanh tay lên một chút. 

ÊMILYA - Có cần tìm chiếc áo ngủ không, thưa phu nhân? 

ĐEXĐÊMÔNA - Thôi, tháo cho ta cái dải này. Ông Lôđôvicô coi bộ 
lịch sự nhỉ. 

ÊMILYA - Một người rất đẹp trai. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ông ta ăn nói lưu loát lắm. 

ÊMILYA - Tôi biết ở Vơnidơ có một bà sẵn sàng đi chân không cuốc 
bộ đến tận Palextin để được chạm vào môi dưới ông ta đấy. 

ĐEXĐÊMỔNA - {hát) 

Con người đau khổ ngồi thở dài bên gốc sung. 

Ai ơi, hãy hát lèn bài ca cây liễu xanh; 

Tay ấp ngực, gục đầu trên gối, 

Hãy hát lên, bài ca cây liều, 

Cây liễu xanh, cây liễu xanh! 

Dòng suối mát chảy cạnh nàng rì rầm than vãn, 

Hát lên đi bài ca cây liễu xanh, 

Cây liễu xanh, cây liễu xanh! 

Nước mắt nàng mặn chát nhỏ xuống, đá cũng mềm 

- Bà đặt những quần áo ấy xuống đây. 

{Hát) Hãy hát lên bài ca cây liễu xanh, 

Cây liễu xanh, cây liễu xanh! 

- Nhanh tay lên, tướng quân sắp về bây giờ đấy. 

(Hát) Ai ơi, hãy hát lên bài ca cây liễu xanh, 

Cây liễu xanh làm cho ta vòng lá thắm. 

Đừng trách chàng, ta ưng thuận để chàng khinh. 

Không, đoạn sau không phải thế... Nghe kìa, có ai gõ cửa đấy? 
ÊMILYA - Gió đấy ạ. 

ĐEXĐÊMÔNA {hát) 

Ta trách người yêu tình phụ, chàng đã trả lời sao? 

Hãy hát lên, bài ca cây liễu xanh, 



ÔTENLÔ 


389 


Cây liễu xanh, cây liễu xanh: 

Tôi ăn chả, mặc cô ăn nem (1) . 

- Êmilya, bà lui ra, chúc bà ngủ ngon! Mắt ta thấy cay cay. 
Phải chăng thế là điềm sắp khóc? 

ÊMILYA - Cái đó chẳng là điềm gì đâu ạ. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ta vẫn nghe thấy nói thế... Ôi, đàn ông, đàn ông. 
Này Êmilya, trong thâm tâm, bà có tin là có những người phụ 
nữ lừa dối chồng một cách thô bỉ như thế không? 

ÊMILYA - Cũng có một vài người như vậy, cái đó thì nhất định rồi. 

ĐEXĐÊMÔNA - Cho bà cả thế giới bà có ưng làm chuyện đó không? 

ÊMILYA - Sao, thế phu nhân có ưng không? 

ĐEXĐÊMÔNA - Không, có ánh sáng thiêng liêng trên trời kia 
chứng giám! 

ÊMILYA - Tôi cũng không làm, có ánh sáng thiêng liêng trên trời 
kia chứng giám. Có làm, tôi chỉ làm trong bóng tối thôi cũng 
được cơ mà. 

ĐEXĐÊMÔNA - Cho bà cả thế giới, bà có làm chuyện đó không? 

ÊMILYA - Cả thế giới thì to chuyện quá. Nếu thế hóa ra trả giá một 
lỗi nhỏ quá đắt. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thật tình ta tin bà sẽ không ưng làm chuyện đó. 

ÊMILYA - Thực tình, tôi tin tôi có thể làm được, và làm xong, lại 
xóa sạch đi thì đã sao. Lạy Chúa, nếu chỉ để lấy một chiếc 
nhẫn, mây tấm vải đẹp, hoặc mấy cái áo, cái xiêm, cái mũ 
hay một món trang sức nhỏ, thì tôi không đời nào làm 
chuyện đó. Nhưng nếu được cả thế giới! Người đàn bà nào 
lại không ưng cho chồng mọc sừng để đưa chồng lên ngôi 
hoàng đế? Được thế, thì dù phải đày xuống hỏa ngục tôi 
cũng dám làm. 

ĐEXĐÊMÔNA - Xin muôn đời nguyền rủa ta, nếu ta có ý muốn phạm 
một tội lỗi như vậy, dù là để đổi lấy cả thế giới. 

ÊMILYA - Ổ, tội lỗi chỉ là tội lỗi ở thế gian này thôi. Đã được cả thế 
giới để đền công thì dù có tội chỉ là tội ở cái thế gian đã thuộc 


(1) Đây là một bài hát cổ ở Anh, có in trong cuốn Di sản thi ca Anh của Percy. 
Đúng ra, trong bài hát cổ là người con trai bị phụ bạc. 



390 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


về mình; khi ấy khó gì mà không ra được đạo luật đổi ngay sai 
thành đúng. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ta không tin là có hạng đàn bà như vậy. 

ÊMILYA - Có chứ, có hàng tá ấy chứ, hơn nữa, để được cái thế gian 
này mà họ đem ra đánh cuộc, thì số dó có thừa. Nhưng tôi cho 
người đàn bà mà sa ngã là lỗi tại người chồng: chẳng hạn, họ 
sao nhãng bổn phận đem dốc tiền bạc của chúng ta vào lòng kẻ 
khác, hoặc vô lý giận dữ đánh ghen, hoặc bó buộc chúng ta; 
hoặc đánh chúng ta, hoặc vì tức tối mà xét nét mọi cử chỉ hành 
động vốn dĩ quen thuộc của chúng ta. Chúng ta cũng biết oán 
giận, biết căm ,tức chứ. Và, dù cho chúng ta rộng lượng đến đâu, 
chúng ta cũng vẫn muốn trả thù chứ. Các ông chồng phải biết 
rằng vợ họ cũng có đủ giác quan như họ: cũng biết nhìn, biết 
ngửi, cũng có lưỡi để phân biệt ngọt chua, như họ. Tại sao họ 
lại bỏ chúng ta, thay người khác; thế là thế nào? Phải chăng 
đấy là để mua vui? Có thế. Phải chăng chính là vì thương yêu? 
Cũng có. Phải chăng vì mềm yếu mà họ lầm lỡ. Cái đó cũng có. 
Nhưng thử hỏi, chúng ta có khác gì đàn ông, chúng ta có lòng 
thương yêu, có ham muốn vui thú và có mềm yếu không? Vậy 
thì họ phải đối xử với chúng ta cho phải đạo chứ! Nếu không, 
phải cho họ biết rằng những lỗi lầm chúng ta mắc phải chính 
là họ đã dạy cho chúng ta. 

ĐEXĐÊMÔNA - Chúc bà ngủ ngon, chúc bà ngủ ngon, cầu trời giúp 
cho ta lấy cái xấu mà sửa mình chứ không phải học cái xấu để 
làm điều xấu. 


Hai người vào 



Hồi NĂM 

CẢNH I 


Saiprơt - Một đường phố 


Iagô và Rôđèrigô ra 

IAGÔ - Anh nấp vào sau cái cột này; nó sắp tới bây giờ dấy. Hãy 
tuốt trần sẵn thanh bảo kiếm của anh và nhớ đâm cho trúng. 
Nhanh lên, nhanh lên! Đừng sợ gì hết. Tôi sẽ ở sát bên cạnh. 
Phen này dược ăn cả ngã về không (1) . Anh phải nhớ kỹ diều đó 
mà quyết tâm cố gắng. 

RÔĐÊRIGÔ - Anh phải ở ngay sát cạnh tôi. Rất có thể tôi dâm trượt! 
IAGÔ - Tôi dây, ở ngay cạnh anh dây. Can đảm lên và đứng vào chỗ di. 

Lui xa ra một chút 

RÔĐÊRIGÔ - Làm việc này ta chẳng thấy nhiệt tình lắm, nhưng lý 
lẽ hắn dưa ra thực là chí lý... Chà, tựu trung cũng chỉ chết có 
một người chứ mấy. Hỡi bảo kiếm, hãy vung lên! Nó sẽ chết! 

Đứng vào chỗ nấp 

IAGÔ - Ta dã chọc đúng nọc thằng nhãi ranh (2) này làm cho nó nổi 
xung. Giờ đây, nó giết Caxiô hay Caxiô giết nó, hoặc cả hai đứa 

(1) It makes us or it mars us: ta sẽ thành công hay thất bại. 

(2) I have rubb'd this young quat aỉmost to the sense and he groivs angry: câu này đã 
gây ra nhiều tranh cãi. Có người cho là quab (kẻ bị chế giễu) chứ không phải quat\ có 
ngưdi cho là quai (một thứ chim lúc nào cũng cáu kỉnh). Warburton cho là gnat (con 
ruồi), Theobald cho là knot (một giống chim). Chúng tôi theo bản folio: quat. Theo 
Reed, quat là một cái mụn, người ta dùng để trỏ một kẻ hèn kém, đáng khinh. 



392 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


giết lẫn nhau, đằng nào ta cũng lợi. Rôđêrigô mà sống, nó sẽ 
đòi ta hoàn lại sô" vàng bạc châu báu rất lớn mà ta đã nẫng của 
nó, nói dối là đem tặng Đexđêmôna. Không thể để như thế 
được. Nếu Caxiô thoát, thì trong cuộc sống hàng ngày, thằng 
này vốn tài hoa sẽ làm ta lép vế, ấy là chưa kể thằng Mô có thể 
lột mặt nạ ta cho nó biết, ta sẽ nguy to. Không, thằng này phải 
chết! Nhưng kìa, ta nghe thấy nó đang đi tới. 

Caxiô ra 

RÔĐÊRIGÔ - Ta nhận ra dáng đi của nó. Đúng nó rồi. Đồ khốn kiếp, 
mày phải chết! 

Nhảy xổ ra đâm Caxiô 

CAXIÔ - Nhát kiếm này đúng là của kẻ thù, nhưng áo giáp ta tốt 
hơn mi tưởng. Để ta thử áo giáp của mi xem sao. 

Rút gươm đâm Rôđêrigô bị thương 

RÔĐÊRIGÔ - Ôi! tôi bị đâm chết rồi! 

Iagô từ chỗ nấp xông tới đằng sau Caxiô, 
chém vào chân Caxiô rồi chạy thụt vào 

CAXIÔ - Thế này là ta suốt đời bị què rồi!... Cứu tôi với! Ai cứu tôi 
với! Có kẻ giết người! Có kẻ giết người! 

Caxiô ngã xuống 
Ôtenlô ra ở phía đằng xa 

ÔTENLÔ - Tiếng Caxiô kêu! Iagô đã giữ lời hứa. 

RÔĐÊRIGÔ - Ôi, khốn nạn thân tôi! 

ÔTENLÔ - Đúng thế! 

CAXIỒ - Cứu tôi với! Đem đuốc lại đây! Gọi cho tôi một thầy thuốc! 

ỒTENLÔ - Chính nó rồi! 0, Iagô dũng cảm, thẳng thắn, công bằng, 
con người có ý thức cao quý biết bao về mốì hận thù của bạn; 
ông đã nêu gương sáng cho ta soi. Cô nàng ơi, tình nhân của 
ngươi đã chết thẳng cẳng và cái số phận vô phước của ngươi 
cũng đang đến gấp. Con đĩ! ta đang tới đây! Cặp mắt mê hồn 
của ngươi giờ đây đã bị xóa nhòa hẳn trong trái tim ta. Giường 
của ngươi ô uế vì những trò dâm ô lát nữa sẽ vấy máu dâm ô! 

Ồtenlô vào 

Lôđôvicô và Graxianô ra ỏ phía đằng xa 

CAXIÔ - Ôi, CÓ ai đấy không? Không ai canh gác gì ư? Không có ai 
qua lại ư? Có kẻ giết người! Có kẻ giết người! 



ÔTENLÔ 


393 


GRAXIANÔ - Có chuyện bất hạnh xảy ra. Tiếng kều nghe thật ghê rợn! 

CAXIÔ - Ai cứu tôi với! 

LỒĐÔVICÔ - Nghe kìa! 

RÔĐÊRIGÔ - Ối thằng gian ác khốn kiếp! 

LÔĐÔVICÔ - Có tiếng hai ba người rên rỉ!... Đêm tối như bưng... Có 
thể là những tiếng kêu giả vờ... Chúng ta phải cẩn thận; chưa 
có thêm người đến giúp sức, thì chớ có đến chỗ kêu cứu mà 
nguy hiểm. 

RÔĐÊRIGÔ - Không có ai tới ư? Tôi đến chết vì mất máu thôi! 

LÔĐÔVICÔ - Nghe kìa! 

GRAXIANÔ - Có người nào mặc áo lót, mang đuốc và vũ khí đang đi tới. 

ỉagô lại ra, tay cầm đuốc 

IAGÔ - Ai đấy? Ai kêu có kẻ giết người đấy? 

LÔĐÔVICÔ - Chúng tôi cũng không rõ. 

IAGÔ - Các ông có nghe thấy tiếng kêu không? 

CAXIỒ - ở đây, ở đây! Trời ơi! Cứu tôi với! 

IAGÔ - Có chuyện gì vậy? 

GRAXIANỒ - Tôi thấy hình như người này là viên hiệu úy của Ôtenlô. 

LÔĐÔVICÔ - Đúng ông ta rồi! Một con người rất dũng cảm. 

IAGÔ - Anh là ai mà kêu la thảm thiết thế? 

CAXIÔ - Iagô đấy à? Chao ôi, tôi bị mấy tên khốn nạn đâm, khéo 
chết mất. Ông cứu tôi với! 

IAGÔ - Trời ơi, ông phó tướng! Những tên khôn nạn nào đã gây ra 
chuyện này thế? 

CAXIÔ - Hình như có một thằng trong bọn chúng còn quanh quất 
đâu dây, nó không thể chạy khỏi dây được. 

IAGỒ - Chà, quân khốn nạn phản trắc! (Nói với Lôđôvicô và 
Graxianô) - Các ông đứng làm gì ở tận xa thế? Lại đây giúp tôi 
một tay chứ. 

RỒĐÊRIGÔ - Trời ơi! đến đây cứu tôi với! 

CAXIỔ - Đấy, một thằng trong bọn chúng nó đấy! 

IAGÔ - À, quân chó má giết người! Đồ khôn kiếp! 

Đâm Rôđêrigô 



394 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


RÔĐÊRIGÔ - A, thằng Iagô trời chu đất diệt! A, đồ chó đẻ táng tận 
lương tâm! 

IAGÔ - Giết người trong bóng tối!... Bọn đạo tặc khát máu ấy đâu 
rồi?... Thành phô" này sao mà yên lặng thế! ơ này! có kẻ giết 
người, có kẻ giết người!... Các ông là ai? Là người ngay hay 
kẻ gian? 

LÔĐÔVTCÔ - Cứ thử thách chúng tôi, ông sẽ biết. 

IAGÔ - Lôđôvicô đại nhân phải không? 

LÔĐÔVICÔ - Vâng, chính tôi. 

IAGÔ - Xin đại nhân rộng lượng tha thứ cho. Đây là ông Caxiô bị 
quân vô lại chém bị thương! 

GRAXIANÔ - Ông Caxiô! 

IAGÔ - Đại huynh thấy trong người thế nào! 

CAXIÔ - Chân tôi bị chém đứt đôi rồi! 

IAGÔ - Cầu trời phù hộ đại huynh không đến nỗi thế! Các ngài làm 
ơn cầm đuốc soi hộ tôi xem nào!... Để tôi lấy áo lót của tôi buộc 
vết thương này lại. 

Bianca ra 

BIANCA - Có chuyện gì vậy? Ai kêu đấy? 

IAGÔ - Lại còn ai kêu đấy nữa! 

BIANCA - Trời ơi! Anh Caxiô yêu quý của em! Anh Caxiô yêu dấu 
của em! Ôi! Anh Caxiô! Caxiô! Caxiô! 

IAGÔ - Ồ, con đĩ thập thành!... Caxiô, ông có nghi ai đã chém ông 
què chân thế này không? 

CAXIÔ - Không. 

GRAXIANÔ - Tôi rất lấy làm đau lòng thấy ông như vậy. Tôi đang đi 
tìm ông. 

IAGÔ - Cho tôi mượn một cái nịt dây buộc! Được rồi... ồ... hãy tìm 
một cái cáng để khiêng ông ấy đi cho dễ. 

BIANCA - Trời ơi! Anh ấy ngất đi kìa! Anh Caxiô! Caxiô! Caxiô! 

IAGÔ - Thưa các ngài, tôi nghi con đĩ này có dính líu vào vụ mưu sát 
ông Caxiô... Ông Caxiô, ông chịu khó một lát... Lại đây, lại đây, 
đưa đuốc cho tôi... Chúng ta có ai biết mặt tên này không? Hỡi 



ÔTENLÔ 


395 


Ôi, có phải ông bạn và người đồng hương của tôi, ông Rôđêrigô 
không đấy? Không phải!... Không... Đích thực rồi! Trời ơi, đúng 
là Rôđêrigô! 

GRAXIANÔ - Thế nào, ông Rôđêrigô người Vơnidơ ấy ư? 

IAGÔ - Vâng, chính ông ấy, ngài có biết ông ấy sao? 

GRAXIANÔ - Có, tôi có biết! 

IAGÔ - Graxianô đại nhân? Tôi xin ngài rộng lòng thứ lỗi. Vì những 
chuyện đổ máu này mà tôi có điều gì thất thố đối với ngài, xin 
ngài xá tội cho. 

GRAXIANÔ - Tôi rất sung sướng được gặp ông. 

IAGÔ - Caxiô, ông nghe trong người thấy thế nào?... ồ, đi tìm một 
cái cáng, một cái cáng! 

GRAXIANÔ - Rôđêrigô! 

IAGÔ - Chính hắn, chính hắn!... À, đây rồi, có cáng đây rồi! 

Có người khiêng cáng ra 

Và ông nào có lòng tốt hãy khiêng ông ấy đi, cẩn thận nhé! 
Tôi đi mời ông thầy thuốc của chủ tướng. (Với Bianca) - Còn bà, 
không dám phiền bà làm gì... Người bị đâm chết nằm kia là 
bạn thân của tôi đấy, ông Caxiô ạ! Chẳng hay giữa hai người có 
thù oán gì không? 

CAXIÔ - Không hề có. Mà tôi cũng không biết cái thằng đâm trộm 
tôi là ai. 

IAGỔ (với Bianca) - Kìa, sao bà lại tái mặt đi như vậy?... Các 
ông, khiêng ông ấy đi, đừng để ông ấy nằm phơi ở ngoài trời 
mãi thế. 

Người ta khiễng Caxiô và Rôđêrigô đi 

Còn các ngài, xin hãy nán lại... Sao bà tái mặt đi như thế?... 
Các ngài có thấy con mắt ả ngơ ngác hô't hoảng không? Này, 
nếu bà cứ nhìn trân trân như vậy thì lát nữa chúng tôi sẽ còn 
biết thêm khối việc... Các ngài hãy nhìn kỹ ả mà xem. Xin các 
ngài chú ý đến ả. Các ngài có thấy không? Dù cái lưỡi không 
còn dùng được, tội lỗi cũng sẽ cứ bày ra. 

Èmilya ra 

ÊMILYA - Chao ôi! Có việc gì thế? Có việc gì đấy hở anh Iagô? 

IAGÔ - Ông Caxiô bị Rôđêrigô và đồng bọn chém trộm trong đêm 



396 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tối; mấy thằng đồng bọn đã tẩu thoát mất. Ông Caxiô bị chém 
gần chết. Còn Rôđêrigô thì chết rồi. 

ÊMILYA - Chao ôi! Con người phúc hậu, cao quý! Ôi, ông Caxiô! 

IAGÔ - Đấy! giăng hoa đĩ bợm thì kết quả thế đấy... Êmilya, em di 
hỏi xem đêm nay ông Caxiô dã ăn uống ở đâu... Kìa, sao bà lại 
run lẩy bẩy thế? 

BIANCA - Ông ấy ăn bữa tối ở nhà tôi, nhưng tôi có run dâu nào. 

IAGÔ - A, ra ông ấy ăn uống ở nhà bà. Vậy ta ra lệnh cho bà phải 
theo ta. 

ÊMILYA - Đồ đĩ! Phỉ nhổ vào mặt mày! 

BIANCA - Tao không phải là dĩ. Tao cũng sống lương thiện chẳng 
kém gì mày đang chửi tao. 

ÊMILYA - Lương thiện như tao? Xì! Tao phỉ nhổ vào mặt mày! 

IAGÔ - Thưa các ngài, bây giờ ta hãy đến xem người ta băng bó cho 
ông Caxiô tội nghiệp ra sao... Còn nhà chị này, đi! Nhà chị 
phải nói thật cho chúng ta rõ. Êmilya, em chạy lên thành báo 
cho tướng quân và phu nhân biết sự tình. Xin mời các ngài đi 
trước! (Nói riêng) - Đêm nay, một là ta thành công, hai là hoàn 
toàn thất bại đây. 

Tất cả vào 


CẢNH II 

Saiprơt - Một phòng ngủ trong lâu đài 
Đexđêmôna nằm ngủ trên giường; 
có một ngọn đèn thắp sáng 


Ôtenlô ra 

ÔTENLÔ - Đấy là nguyên nhân, đấy là nguyên nhân, ôi linh hồn 
ta hỡi!... Đừng buộc ta phải gọi tên nó ra với các người, hỡi 
những vì sao trinh bạch!... chính đấy là nguyên nhân... 
Nhưng ta sẽ không làm đổ máu nàng, cũng không làm xây 
xát làn da nàng trắng hơn tuyết, mịn màng hơn cả một pho 



ÔTENLÔ 


397 


tượng bạch ngọc. (Rút gươm ra) Nhưng nàng phải chết, nếu 
không, nàng sẽ còn lừa dối nhiều người. Hãy tắt ngọn đèn kia 
rồi tắt ngọn đèn này: Hỡi ngọn đèn đang cháy sáng, sau khi 
dập tắt mi, nếu có hối lại, ta vẫn có thể trả lại ánh sáng cho 
mi được; nhưng còn ngọn đèn này, ôi, kiệt tác tuyệt vời của 
hóa công kỳ diệu, một khi ánh sáng mi tắt rồi, ta không biết 
tìm đâu ra ngọn lửa thần của Prômêtê (1) để có thể nhen lại 
ánh sáng cho mi được. Khi ta đã ngắt bông hồng của mi, ta 
không trả lại được nhựa sông cho hoa, nó phải tàn: ta muôn 
hưởng hương thơm của hoa còn mơn mởn trên cành. (Hôn 
Đexđêmôna) Ôi, hơi thở ngát hương, đến thần Công lý cũng 
phải xiêu lòng mà bẻ gãy lưỡi gươm. Ta hôn em một lần nữa! 
Một lần nữa! Hãy giữ nguyên vẻ kiều diễm thế này khi em 
chết, ta sẽ giết em và sẽ vẫn yêu em. Ta hôn em một lần nữa, 
lần cuối cùng. Một cái hôn dịu dàng đằm thắm như vậy, 
nhưng lại là một cái hôn chí tử chưa từng thấy bao giờ. Ta 
khóc, nhưng đây là những giọt nước mắt ác nghiệt! Nỗi đau 
đớn này thực siêu phàm, đánh vào chính người mà ta yêu 
dấu!... Nàng thức dậy kìa! 

ĐEXĐÊMÔNA - Ai đó? Ôtenlô phu quân đấy ư? 

ÔTENLỒ - Phải, Đexđêmôna, ta đây. 

ĐEXĐÊMÔNA - Phu quân đi nghỉ chứ. 

ÔTENLÔ - Đexđêmôna, đêm nay ngươi đã cầu nguyện chưa? 

ĐEXĐÊMÔNA - Dạ đã, thưa phu quân. 

ỒTENLÔ - Nếu thấy mình còn tội lỗi nào chưa cầu xin Chúa tha thứ 
và ban phước, thì ngươi hãy cầu xin ngay đi. 

ĐEXĐÊMỒNA - Trời ơi! phu quân nói vậy là có ý gì? 

ÔTENLÔ - Hừ! cầu Chúa đi và ngắn gọn thôi, ta sẽ đi bách bộ đợi 
ngươi. Ta không muốn giết ngươi khi linh hồn ngươi chưa được 
chuẩn bị. Không... Chúa cấm làm như vậy! Ta không muốn giết 
linh hồn ngươi! 

ĐEXĐÊMÔNA - Phu quân nói giết ư? 

ÔTENLÔ - Phải! 

ĐEXĐÊMÔNA - Vậy cầu xin trời hãy thương xót con. 


(1) Thần Prômêtê đánh cắp lửa của trời dem cho loài người (theo thần thoại 
Hy Lạp). 



398 


VVĨLLIAM SHAKESPEARE 


ÔTENLỒ - Ta cũng hết lòng mong ngươi cầu sao được vậy. 

ĐEXĐÊMÔNA - Nếu phu quân nói thế, thiếp hy vọng phu quân sẽ 
không nỡ giết thiếp. 

ÔTENLÔ - Hừ!... 

ĐEXĐÊMÔNA - Nhưng thiếp vẫn thấy sợ phu quân vì mỗi khi cặp 
mắt phu quân quắc lên thế kia, trông phu quân thực dáng sợ. 
Tại sao thiếp sợ, thiếp cũng không hiểu, vì thiếp thấy mình vô 
tội. Vậy mà thiếp vẫn cảm thấy mình sợ. 

ÔTENLÔ - Hãy nghĩ đến những tội lỗi của ngươi! 

ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp chỉ có tội đã yêu phu quân. 

ÔTENLÔ - Phải, và chính vì thế mà ngươi sẽ chết! 

ĐEXĐÊMÔNA - Vì yêu mà phải chết là cái chết trái tự nhiên. Chao 
ôi! sao phu quân lại cắn môi như vậy? Cơn giận khủng khiếp 
nào làm phu quân run cả người lên như vậy. Đó thật là những 
điềm xấu, nhưng thiếp hy vọng, thiếp vẫn hy vọng nó không 
nhằm vào thiếp. 

ÔTENLÔ - Câm ngay và nằm yên! 

ĐEXĐÊMÔNA - Vâng, thiếp xin tuân lệnh. Thưa phu quân, có chuyện 
gì vậy? 

ÔTENLÔ - Chuyện này: chiếc khăn mà ta thiết tha yêu quý và đã 
cho ngươi, ngươi đã đem cho thằng Caxiô. 

ĐEXĐÊMÔNA - Thưa phu quân, không! Thiếp xin đem cả linh hồn và 
tính mệnh ra thề với phu quân như vậy! Xin phu quân cho gọi 
Caxiô đến mà hỏi. 

ÔTENLÔ - Linh hồn thùy mị kia ơi, hãy coi chừng! Hãy coi chừng, 
đừng có thề bậy. Ngươi đang nằm trên giường chết rồi đó. 

ĐEXĐÊMÔNA - Vâng, nhưng chưa phải đã chết. 

ỒTENLÔ - Không, chết ngay bây giờ đây! Vậy, hãy thành thực thú 
tội đi. Vì dù cho ngươi có thề bồi để chối cãi từng điểm một thì 
cũng không thay đổi được, không hủy bỏ được cái quyết định sắt 
dá đang làm ta rên rỉ trong lòng. Ngươi phải chết! 

ĐEXĐÊMÔNA - Nếu vậy, cầu xin Chúa hãy thương xót con. 

ÔTENLÔ - Ta nói, cầu sao dược vậy. 

ĐEXĐÊMÔNA - Và xin phu quân cũng thương xót thiếp! Suốt đời 



ỒTENLỒ 


399 


thiếp không hề làm điều gì xúc phạm đến phu quân; không 
bao giờ thiếp yêu Caxiô, mà chỉ là quý mến trong phạm vi đạo 
trời cho phép. Thiếp không hề tặng ông ta cái gì để làm vật 
ước hẹn cả. 

ÔTENLÔ - Thề có trời, ta đã trông thấy chiếc khăn của ta trong 
tay nó. Ôi, con đàn bà phản phúc! ngươi đã làm trái tim ta 
hóa đá và cái việc ta định làm mà ta cho là việc hy sinh, 
ngươi dã buộc ta phải gọi là việc giết người. Ta đã trông thấy 
chiếc khăn. 

ĐEXĐÊMÔNA - Vậy là ông ta đã nhặt được ở đâu; thiếp không hề 
tặng ông ta. Xin tướng quân cho gọi ông ta đến đây để nói ra 
sự thật. 

ÔTENLÔ - Nó đă thú nhận cả rồi! 

ĐEXĐÊMÔNA - Thú nhận cái gì, thưa phu quân? 

ÔTENLÔ - Là nó đã ăn nằm với ngươi! 

ĐEXĐÊMÔNA - Thế nào? Ăn nằm bất chính? 

ÔTENLÔ - Phải. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ông ta sẽ không nhắc lại như vậy. 

ÔTENLÔ - Đúng. Nó đã câm họng rồi. Iagô trung thực đã được lệnh 
thi hành việc đó. 

ĐEXĐÊMÔNA - Trong cơn sợ hãi ta đã đoán ra!... Sao, ông ấy chết 
rồi ư? 

ÔTENLỒ - Nếu mỗi sợi tóc trên đầu nó là một mạng, thì lòng hận 
thù ngất trời của ta cũng đủ sức để tiêu diệt hết. 

ĐEXĐÊMÔNA - Chao ôi! Ông ấy đã bị người ta phản, còn ta cũng 
chết mất thôi! 

ÔTENLÔ - Im ngay, đồ đĩ! Ngươi còn dám khóc nó trước mặt ta sao? 

ĐEXĐÊMÔNA - Ôi, xin phu quân hãy đuổi thiếp đi, chứ đừng giết thiếp! 

ÔTENLỔ - Nằm xuống, đồ đĩ! 

ĐEXĐÊMÔNA - Phu quân để đến mai hãy giết thiếp, cho thiếp được 
sống nốt đêm nay. 

ÔTENLÔ - Nếu ngươi chống cự... 

ĐEXĐÊMÔNA - Thiếp chỉ xin nửa giờ thôi! 

ÔTENLÔ - Đã quyết định rồi, không trì hoãn được. 



400 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐEXĐÊMÔNA - Thế thì xin cho thiếp thời gian cầu một bài kinh vậy. 

ÔTENLÔ - Muộn rồi! (bóp cổ Đexđêmôna) 

ÊMILYA (trong hậu trường) - Tướng công, thưa tướng công, ô kìa, 
tướng công! tướng công! 

ÔTENLÔ - Tiếng động gì vậy?... Chưa chết ư? Chưa chết hẳn ư? Ta 
tuy tàn ác nhưng không phải là không có lòng trắc ẩn. Ta 
không muốn ngươi phải quằn quại kéo dài nỗi đau khổ... Như 
thế đấy! Như thế đấy! 

Bóp thêm 

ÊMILYA (trong hậu trường) - ô kìa! tướng công, tướng công! 

ÔTENLÔ - Ai đấy? 

ÊMILYA (trong hậu trường) - ôi, thưa tướng công, tôi có một chuyện 
muốn trình tướng công. 

ÔTENLÔ - Được... Ra là Êmilya... Chờ một lát... Nàng đã chết... 
Có lẽ nó đến báo tin Caxiô đã chết; tiếng đập cửa mạnh 
lắm... 0, không còn động đậy nữa chđ? Im lìm như một nấm 
mồ rồi... Liệu có nên để nó vào đây không?... Thế có được 
không? Hình như nàng lại vừa động đậy. Không phải. Nên 
làm gì bây giờ? Nó mà vào thế nào nó cũng nói chuyện với vợ 
ta: vợ ta, vợ ta! Vợ nào? Ta làm gì có vợ. Ồi giờ phút nặng nề, 
không sao chịu nổi! Hình như lúc này vừa có nhật thực lại 
vừa có nguyệt thực, khiến địa cầu kinh hoàng vỡ toang trước 
hiện tượng lạ lùng. 

ÊMILYA (trong hậu trường) - Thưa tướng công! Tôi khẩn nài xin tướng 
công cho tôi vào trình một việc với tướng công! Tướng công! 

ÔTENLÔ - Ta đã quên bẵng mi! Vào đây, Êmilya... Khẽ chứ!... Chờ 
một lát!... Đợi ta kéo rèm đã! Đâu rồi? 

Mở cửa 
Ẽmilya ra 

- Có chuyện gì vậy? 

ÊMILYA - Ôi, thưa tướng công, ngoài kia có chuyện giết người ghê 
gớm quá! 

ÔTENLÔ - Cái gì? Vừa mới đây à? 

ÊMILYA - Vâng, vừa mới đây thôi, thưa tướng công. 



ÔTENLÔ 


401 


ÔTENLÔ - Đấy chính là lỗi tại mặt trăng đến gần trái đất quá lệ 
thường, khiến mọi người phát điên lên hết. 

ÊMILYA - Thưa tướng công, ông Caxiô đã giết chết một người 
Vơnidơ trẻ tuổi tên là Rôđêrigô. 

ÔTENLÔ - Rôđêrigô bị giết! Và cả Caxiô nữa! 

ÊMILYA - Thưa không, ông Caxiô không chết. 

ÔTENLÔ - Caxiô không chết, nếu vậy bản nhạc giết người này lỗi 
nhịp, khúc ca báo thù hóa ra lạc điệu. 

ĐEXĐÊMÔNA - Ôi, bị giết chết bất công quá, bất công quá! 

ÊMILYA - Ối trời ơi! ai kêu gì đấy? 

ÔTENLÔ - Sao? Cái gì? 

ÊMILYA - Trời ơi, kinh sợ quá! rõ ràng tiếng phu nhân... Ai cứu tôi 
với! Ai cứu tôi với!... Trời ơi! Ai cứu tôi với!... Phu nhân nói nữa 
đi, phu nhân Đexđêmôna hiền dịu! Ôi, phu nhân hiền dịu, nói đi! 

ĐEXĐÊMÔNA - Ta chết oan uổng! 

ÊMILYA - Trời ơi! Ai là thủ phạm? 

ĐEXĐÊMÔNA - Không ai cả. Chính ta. Thôi, vĩnh biệt. Ta gửi lời 
chào phu quân yêu quý của ta. Thôi, vĩnh biệt. 

Chết 

ỒTENLÔ - ủa! Làm sao nàng lại bị sát hại? 

ÊMILYA - Chao ôi! Nào ai biết? 

ÔTENLÔ - Bà đã nghe chính nàng nói là không phải ta đấy chứ? 

ÊMILYA - Vâng, phu nhân có nói thế, tôi cần nhắc lại đúng sự thật. 

ÔTENLÔ - Là một kẻ điêu toa dối trá, nàng sẽ phải đày hỏa ngục. 
Chính ta đã giết nàng đấy. 

ÊMILYA - Ôi, vậy phu nhân càng là tiên thánh, còn nhà ngươi càng 
là quỷ đen! 

ÔTENLÔ - Nàng đã trở nên dâm đãng và là một con đĩ. 

ÊMILYA - Quả là ngươi vu khống phu nhân, ngươi là đồ quỷ. 

ÔTENLÔ - Nàng phản trắc như mặt nước lặng. 

ÊMILYA - Còn ngươi phải là loài không biết suy trước nghĩ sau như 
lửa mới bảo phu nhân là người phản trắc. Ôi, phu nhân trung 
thực như thiên thần! 


26 - SECHXPIA 



402 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ỒTENLÔ - Thằng Caxiô đă ngủ với nàng, không tin cứ hỏi chồng 
ngươi sẽ rõ. Ôi! ta xin chịu tội đày dưới chín tầng địa ngục 
nếu ta không có những chứng cớ rõ ràng, để phải dùng đến 
biện pháp cuối cùng này. Chính chồng ngươi biết rõ đầu đuôi 
câu chuyện. 

ÊMILYA - Chồng tôi! 

ỒTENLÔ - Phải, chồng ngươi. 

ÊMILYA - Chồng tôi biết phu nhân phụ nghĩa vợ chồng? 

ỔTENLÔ - Phải. Với Caxiô. Nếu nàng quả là người chung thủy 
thì trời có tạo cho ta một thế giới khác bằng cả một khôi 
ngọc thạch toàn bích, ta cũng không đời nào đem nàng ra 
đánh đổi. 

ÊMILYA - Chồng tôi! 

ỔTENLÔ - Phải. Chính ông Iagô đã cho ta biết đầu tiên. Ông ấy là 
một người trung thực, căm ghét những vết nhơ bám vào những 
hành vi bẩn thỉu. 

ÊMILYA - Chồng tôi! 

ÔTENLÔ - Tại sao ngươi cứ lải nhải nhắc lại mãi thế? Ta đã bảo là 
chồng ngươi. 

ÊMILYA - Ôi, phu nhân! Lòng nham hiểm đã giả bộ làm ra tận tụy. 
Chính chồng ta bảo phu nhân ngoại tình! 

ÔTENLÔ - Phải, chính ông ấy. Ta nói chồng mụ, mụ có hiểu chữ ấy 
không? Bạn ta, chồng mụ, ông Iagô chân thực, ngay thẳng. 

ÊMILYA - Nếu nó nói thế, thì cầu cho linh hồn độc ác của nó cứ 
thối đi mỗi ngày từng li một! Nó đã chủ tâm nói dối. Phu 
nhân chỉ có quá say mê con người bẩn thỉu mà phu nhân đã 
chọn mà thôi. 

ÔTENLỒ - A! 

ÊMILYA - Mi cứ giở thói hung đồ ra. Hành động của mi không làm 
cho mi đáng được lên thiên đàng đâu, cũng như mi chẳng xứng 
đáng với phu nhân chút nào hết! 

ÔTENLÔ - Liệu hồn, hãy câm mồm đi! 

ÊMILYA - Mi không có lấy một nửa sức mạnh để làm ta đau đớn như 
ta đã đau đớn. Đồ xuẩn ngốc! Đồ ngu đần! Quân dốt nát, rác 
rưởi kia! Mi đã phạm một tội ác. Ta không sợ lưỡi gươm của mi 



ÔTENLÔ 


403 


đâu, ta sẽ vạch mặt mi dù ta có phải chết hai chục lần. Cứu tôi 
với! Cứu tôi với! Ai cứu tôi với! Thằng Mô nó giết chết phu 
nhân tôi rồi! Có kẻ giết người! Có kẻ giết người! 

Môntanô, Graxianô và Iagô ra 

MÔNTANÔ - Có chuyện gì thế?... Thế nào, Mô tướng quân? 

ÊMILYA - Ồ, Iagô, anh đến đấy ư? Anh khôn khéo thế nào mà để 
người ta chụp mấy cái tội giết người lên đầu anh đấy? 

GRAXIANÔ - Có chuyện gì thế? 

ÊMILYA - Anh hãy cải chính lời thằng khốn kiếp này, nếu anh 
là người chân thực. Nó nói anh bảo với nó là phu nhân đã 
làm điều bất chính. Tôi biết anh không đời nào nói thế, anh 
đâu có phải là phường khôn nạn như vậy. Anh nói đi, tôi uất 
lắm rồi. 

IAGÔ - Anh đã nói với tướng công những điều anh nghĩ và chẳng hề 
nói gì hơn những điều mà chính tướng công cũng thấy là đúng 
và thực. 

ÊMILYA - Nhưng anh có nói là phu nhân ngoại tình không? 

IAGÔ - Có. 

ÊMILYA - Thế thì mày nói dối, một chuyện dối trá bỉ ổi, đáng 
nguyền rủa! Xin thề có linh hồn ta, mày nói dối. Nói dối độc 
ác... Phu nhân mà ngoại tình với Caxiô! Mày đã nói là với 
Caxiô phải không? 

IAGÔ - Vâng, thưa bà, với Caxiô. Thôi, bà câm ngay cái mồm lại. 

ÊMILYA - Tao không câm mồm. Tao phải nói. Phu nhân đã bị giết 
chết đang nằm trên giường kia kìa!... 

TẤT CẢ - Trời ơi! Cầu trời không phải như vậy! 

ÊMILYA - Chính những lời vu cáo của mày đã gây ra chuyện giết 
người này. 

ÔTENLÔ - Vâng, thưa các ngài, không việc gì phải sững sờ kinh 
ngạc: quả thật đúng thế đấy! 

GRAXIANÔ - Một sự thật lạ lùng! 

MÔNTANÔ - Ôi, một hành động quái gở! 

ÊMILYA - Ôi! Đê tiện! đê tiện!... Ta nghĩ lại chuyện này xem nào... 
ta nghĩ lại, ta ngờ ngợ... Ôi, đê tiện! Khi ấy ta cũng đã có lúc 



404 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nghĩ thế rồi... Nỗi ân hận này, ta đến tự tử chết mất! Ôi! Đê 
tiện! quá ư đê tiện! 

IAGÔ - Sao! Mi điên à? Ta ra lệnh cho mi về nhà ngay. 

ÊMILYA - Thưa các ngài, xin cho phép tôi được nói. Đạo làm vợ, tôi 
phải nghe chồng, nhưng lúc này thì xin không. Này, Iagô, có lẽ 
tao sẽ không bao giờ trở về nhà nữa. 

ÔTENLÔ (cúi người trẽn mình vợ) - Hô! Hô! Hô! 

ÊMĨLYA - Phải, hãy nằm xuống đấy mà gào lên: vì ngươi đã giết 
chết một con người vô tội, hiền dịu bậc nhất trong số những con 
người từ xưa đến nay ngẩng mặt nhìn trời. 

ÔTENLÔ (đứng dậy) - ồ, nhưng nàng là người có tội... Thưa chú, tôi 
vốn không được quen biết chú nhiều. Cháu gái của chú năm kia. 
Vâng, đích thực đôi bàn tay này vừa chấm dứt hơi thở của 
nàng. Tôi cũng biết hành động này là vô cùng khủng khiếp và 
tàn bạo. 

GRAXIANÔ - Tội nghiệp cháu Đexđêmôna! Ta cũng mừng là cha 
cháu đã mất. Cuộc hôn nhân của cháu đã làm cho người không 
sông nổi. Nỗi đau lòng ấy đã cắt đứt chuỗi ngày già của cha 
cháu. Cha cháu ví còn sống đến giờ mà nhìn thấy cảnh này, 
chắc hẳn người cũng sẽ điên cuồng tuyệt vọng, phải, người sẽ 
nguyền rủa xua đuổi cả thần hộ mệnh và rơi vào kiếp trầm 
luân đầy ải. 

ÔTENLÔ - Kể ra thì cũng đáng thương tâm, nhưng ông Iagô biết rõ 
nàng đã cùng Caxiô làm chuyện nhơ nhuốc hàng nghìn lần và 
Caxiô cũng đã thú nhận. Để ban thưởng những trò ân ái cho 
tên này, nàng đã đem cho nó vật tôi tặng nàng buổi đầu tiên để 
đính ước hôn nhân; tôi đã trông thấy vật ấy trong tay Caxiô: đó 
là chiếc khăn tay, một vật kỷ niệm cổ của cha tôi tặng mẹ tôi 
ngày trước (1) . 

ÊMILYA - Trời hỡi trời! ôi, các đấng thần linh cao cả! 

IAGÔ - Này, câm mồm ngay! 

ÊMILYA - Tao sẽ nói hết, tao sẽ nói hết. Câm mồm ư? Không đời 
nào, tao sẽ nói, tự do như gió trời. Dù cho trời đất, người, quỷ, 
tất cả, tất cả sỉ vả tao thì tao cũng cứ nói. 


<l) ở Hồi III, Ôtenlô nói với Đexđêmôna là một người đàn bà Ai Cập tặng mẹ 
Ôtenlô chiếc khăn tay này. 



406 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chi nhỉ? Hãy lắng nghe tôi, phu nhân còn nghe thấy không? 
Tôi muôn bắt chước con thiên nga chết trong tiếng nhạc: 
{Hát) Cây liễu xanh, Cây liễu xanh\ Này tên Mô, phu nhân 
là người trinh bạch, phu nhân yêu ngươi tha thiết, hởi 
tên Mô hung ác kia. Ta đã nói thật, cũng thật như linh hồn 
ta sẽ được về nơi cực lạc. Ta nghĩ sao nói vậy, ta chết đây... 
Ta chết. 

Chết 

ÔTENLÔ - Ta còn một thanh gươm nữa trong buồng này, một thanh 
gươm Tây Ban Nha, tôi luyện trong suối lạnh giá băng. 0, đây 
rồi, chú ơi, hãy để cho tôi ra... 

GRAXIANÔ (trong hậu trường) - Nếu ngươi ra khỏi đây, ngươi sẽ 
phải trả giá đắt đấy. Tay không, ngươi hãy nghe ta kẻo sẽ 
thiệt thân. 

ÔTENLÔ - Hãy nhìn vào tôi rồi hãy nói. Lúc này, mặc dầu tay 
không, tôi cũng xông vào đánh ông đó. 

Graxianô lại ra 

GRAXIANÔ - Có chuyện gì vậy? 

ÔTENLÔ - Nhìn đây, tôi có một thanh gươm. Chưa một quân nhân 
nào từng có đeo một thanh gươm tốt hơn. Tôi đã sống những 
ngày, với cánh tay nhỏ bé và thanh bảo kiếm này, mở đường 
vượt qua những trở ngại khó khăn gấp hai chục lần sức ngăn 
chặn của ông... Nhưng khoe khoang làm chi, vô ích! Ai là người 
làm chủ được số mệnh mình? Thời ấy đã qua rồi, không còn 
nữa... Đừng sợ, dù ông thấy tôi cầm gươm trong tay. Giờ đây là 
lức tôi đã đi trọn đường đời, thuyền tôi đi tới đích, buồm tôi đã 
cập bến tận cùng. Sao, ông sợ hãi lùi lại đấy ư? Sợ làm gì, vô 
ích, giờ đây, chỉ cầm cành sậy gí vào ngực Ôtenlô này cũng đủ 
làm nó lùi bước... Ôtenlô biết về đâu bây giờ? Ôi, con người xấu 
số, giờ đây sắc mặt em ra sao? Chao ôi, nhợt nhạt như chiếc áo 
lót của em! Rồi đây, khi hai ta gặp nhau ngày phán quyết, sắc 
mặt này của em sẽ hất linh hồn ta ra khỏi thiên đàng cho quỷ 
sứ vồ. Em ơi, sao người em giá lạnh, giá lạnh như lòng em 
trinh bạch!... Ôi, tên khốn kiếp đáng muôn đời nguyền rủa!... 
Hỡi bầy quỷ, hãy lấy roi mà quất đuổi ta đi, đừng cho ta được 
nhìn thấy vẻ thiên thần của nàng! Hãy cuốn ta vào trong cơn 
gió dữ! Hãy thiêu đốt ta trong diêm sinh! Hãy dìm ta vào vực 



ÔTENLÔ 


407 


thẳm của lửa sôi! Ôi Đexđêmôna! Đexđêmôna, em đã chết rồi! 
Chết rồi! 

Lôđôvicô, Môntanô, Caxiô nằm trên cáng, 
và mấy tùy tướng ra, cùng với Iagô đã bị bắt 

LỒĐÔVICÔ - Tên hung bạo và khốn nạn ấy đâu? 

ÔTENLÔ - Nó đây, kẻ trước kia là Ôtenlô đây. 

LÔĐÔVICỒ - Còn con rắn độc đâu? Đem thằng khôn nạn ấy ra đây. 

ÔTENLÔ - Ta nhìn xuống chân nó, nhưng đấy chỉ là chuyện 
hoang đường (1) . Nếu mi là quỷ, gươm này sẽ không giết chết 
được mi. 

Đâm Iagô 

LÔĐỒVICÔ - Tước lấy thanh gươm của hắn! 

IAGÔ - Thưa ngài, chảy máu nhưng tôi chưa chết đâu. 

ỒTENLÔ - Ta cũng không lấy thế làm buồn; ta mong cho mi sống. Vì 
theo ta, chết được là hạnh phúc. 

LÔĐÔVICÔ - Ôi, Ỏtenlô, ngươi vốn khôn ngoan, trung hậu là vậy, 
sao ngươi lại mắc mưu một tên hèn mạt. Biết nói sao về 
ngươi đây? 

ÔTENLÔ - Nói gì cũng được cả, có sao: một kẻ sát nhân đáng trọng, 
nếu các ngươi muôn. Vì tôi giết không phải do căm tức mà hoàn 
toàn vì danh dự. 

LÔĐÔVICÔ - Tên khôn kiếp này đã thú nhận một phần hành vi đê 
tiện của nó. Có phải nhà ngươi đã cùng nó thông đồng giết 
Caxiô không? 

ỒTENLỔ - Phải. 

CAXIÔ - Thưa chủ tướng thân mến, tôi không hề làm gì nên tội. 

ỒTENLỒ - Bây giờ thì tôi tin đúng là như vậy và xin ông tha lỗi cho. 
Tôi cũng xin ông hỏi thằng mặt người dạ quỷ này tại sao nó lại 
chăng lưới bẫy cả linh hồn lẫn thể xác tôi như thế? 

IAGÔ - Đừng hỏi gì ta. Những gì các người biết là các người biết. Từ 
phút này trở đi ta sẽ không nói một lời nào nữa. 


(1) Theo truyền thuyết hoang đường ở phương Tây, chân ác quỷ có móng chẽ đôi, 
không có ngón. 



408 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LÔĐÔVICÔ - Sao? Cả cầu nguyện cũng không? 

GRAXIANÔ - Nhục hình sẽ mở miệng mi. 

ÔTENLÔ - Ổ, tốt hơn hết là mi nên nói. 

LÔĐÔVICÔ - Thưa ngài Graxianô, rồi đây ngài sẽ hiểu đầu đuôi câu 
chuyện mà theo tôi nghĩ, ngài không hề rõ. Đây là một bức 
thư tìm thấy trong túi của Rôđêrigô đã bị giết chết, và đây là 
một bức thư nữa. Bức thứ nhất cho biết Rôđêrigô đảm nhận 
việc giết Caxiô. 

ÔTENLÔ - Ôi, quân khốn kiếp! 

CAXIÔ - Hết sức man rợ! hết sức thô bạo! 

LÔĐÔVICÔ - Còn bức thư này, giọng trách móc, bực bội, cũng tìm 
thấy trong túi áo Rôđêrigô; hình như hắn định gửi cho tên khốn 
kiếp kia. Nhưng có lẽ chưa gửi đi thì tên Iagô đã đến và nói 
khéo làm cho tên này nguôi giận. 

ÔTENLÔ - Ôi, thằng khốn kiếp độc địa!... Ông Caxiô, làm thế nào 
ông lại có được chiếc khăn tay của vợ tôi? 

CAXIÔ - Tôi nhặt được ở trong phòng tôi; vừa mới đây thôi, thằng 
khốn nạn này đã thú nhận là nó ném chiếc khăn vào đấy với 
một mưu đồ riêng; mưu dồ đó dã được thực hiện như ý nó muốn. 

ÔTENLÔ - Ôi ngu ngốc! ngu ngốc! ngu ngốc! 

CAXIÔ - Ngoài ra, trong bức thư của Rôđêrigô có một đoạn y trách 
Iagô đã xui y gây sự với tôi tại trạm gác. Do đó mà tôi bị cách 
chức. Và cũng vừa mới đây thôi, sau một thời gian khá lâu 
tưởng chết, y đã nói là chính Iagô đã xông vào đâm y. 

LÔĐÔVTCÔ - Otenlô, hãy rời ngay khỏi phòng này đi theo chúng ta. 
Ngươi bị bãi chức chỉ huy và mọi quyền lực. Caxiô từ nay làm 
trấn thủ Saiprơt. Còn thằng khốn kiếp này, nếu có một thứ 
nhục hình nào độc ác, tinh vi, có thể hành hạ nó được nhiều và 
giữ nó lâu chưa chết vội thì đó là cách trừng phạt nó. Còn nhà 
ngươi sẽ bị giam lại cho đến khi tội trạng của nhà ngươi được 
trình lên Chính phủ Vơnidơ. Thôi, giải hắn đi. 

ÔTENLÔ - Khoan đã, cho tôi được nói một đôi lời trước khi các 
ngài đi. Tôi đã có một vài công lao giúp Chính phủ, ai cũng 
biết... Nhưng thôi, chẳng nói chuyện ấy làm gì... Tôi xin các 
ngài, trong báo cáo, khi tường trình về những sự việc bất 



ÔTENLÔ 


409 


hạnh này, các ngài hãy nói về tôi đúng sự thật, không giảm 
bớt, mà xin cũng đừng có ác ý thêm vào. Các ngài cứ nói tôi 
là một kẻ không sáng sucít trong tinh yêu, đã yêu quá say 
đắm, vốn không dễ ghen, nhưng một khi đã bị kích động thì 
lại bôi rốì hoài nghi cực độ, một kẻ giông như tên Do Thái đê 
hèn (1) đã vứt đi mất viên ngọc còn quý hơn tất cả bộ tộc của 
nó; một kẻ có cặp mắt chán chường, tuy không quen mủi 
lòng, nhưng cũng đã rơi lệ chan hòa như những cây Ả Rập ứa 
ra chất nhựa làm thuốc. Các ngài hãy viết như vậy. Và viết 
thêm rằng có một lần ở Alepô, một tên Thổ Nhĩ Kỳ hung ác 
chít khăn đã đánh một người Vơnidơ và phỉ báng Chính phủ 
ta, tôi đã tóm cổ con chó cắt bao quy đầu nó (2) và đã đâm nó 
như thế này. 

Đâm cổ tự tử 

LÔĐÔVICÔ - Ôi, kết thúc đẫm máu! 

GRAXIANÔ - Nói gì nữa cũng là vô ích. 

ÔTENLÔ (ngã lên xác Đexđêmôna) - Ta đã hôn em trưđc khi giết 
em. Giờ đây, ta chỉ còn một cách là tự sát và chết đi trên một 
cái hôn. 


Chết 

CAXIÔ - Điều này tôi vẫn lo ngại từ trước, vì biết ông ta vốn là con 
người có trái tim cao thượng, nhưng tôi tưởng ông ta không 
có gươm. 

LÔĐÔVICÔ (nói với lagô) - Loài chó ngao xứ xpactơ (3) kia, mi 
hung ác hơn cả cảnh lo âu đói khổ, hung ác hơn cả biển 
khơi. Mi hãy nhìn cảnh tượng bi thảm trên giường này: công 
trình của mi đấy... Nhìn cảnh đó mà đau lòng. Hãy che nó 


(1) The base Judean: Có nhiều bản in là the base ìndian (tên Da đỏ đê hèn); bản 
dịch cũ của Nhà xuất bản Văn hóa (1963) dịch theo ý này. Chúng tôi dịch theo bản 
Collins và theo bản dịch tiếng Pháp của Duval, vi nghĩ đây là ám chỉ đến tên Juda 
trong Kinh thánh; so sánh Ôtenlồ hủy hoại đời Đexđêmôna với tên Juda bán chúa 
Jêsu, "viên ngọc quý hơn cả bộ tộc" của tên Do Thái, có phần thuận hơn là chuyện 
người Da đỏ ném phí viên ngọc quý. 

(2> Dân Do Thái và một số dân tộc xưa có phong tục cắt bao quy đầu từ khi còn nhỏ. 

(3) Theo chú thích của Hanmer, giống chó xpactơ nổi tiếng hung ác. 



410 


WILLIAM SHAKESPEARE 


khuất đi... Ngài Graxianô, ngài hãy giữ lấy ngôi nhà và tịch 
thu mọi của cải của Ồtenlô. Những cái đó từ nay thuộc 
quyền ngài thừa hưởng. Thưa ngài trấn thủ, việc trừng trị 
tên khốn kiếp quỷ quái này là thuộc phần ngài: tùy ngài 
quyết định thời gian, địa điểm cùng hình phạt... Sao cho 
thực nghiêm khắc! Còn tôi, tôi sẽ lên thuyền ngay để trở về, 
lòng nặng trĩu đau thương, trình lên Chính phủ câu chuyện 
thê thảm này. 


Tất cả vào 



MĂCBET 

Bi kịch năm hồi 
BÙI PHỤNG, BÙI Ý dịch 



In theo cuôri: Uyliêm Sêcxpia, Măcbét-Côriôỉanut-Ôtenlô 
Nxb Văn học, Hà Nội, 1972 



In theo cuốn: ưyliêm Sêcxpia, Măcbét-Côriôlanut-Ôtenlô, 
Nxb Văn học, Hà Nội, 1972 



TIỂU DẪN VỀ 
MẦCBET 


Cùng với một loạt những vở bi kịch khác của Shakespeare như Rômêô 
và Juliet, Hamlet, Vua Lia., vở Măcbet đã giữ một địa vị quan trọng 
trong toàn bộ tác phẩm của Shakespeare nói riêng và của nền văn học 
nhân loại nói chung . 

Vở kịch này được soạn và công diễn vào khoảng năm 1606 sau một loạt 
những tác phẩm vĩ đại: Xêdar, Rômêô và Juliet, Hamlet, Ôtenlô, Vua Lia. 

Củng như phần lớn các vở khác, đề tài của Măcbet đã được 
Shakespeare mượn trong cuốn Biên niên sử của nước Anh, Airơlen và 
Xcôtlen của Hôlinset. Nội dung rất đơn giản, có thể nói là đơn giản nhất 
so với các vở bi kịch khác của tác giả. 

Trên đường chiến thắng trở về, Măcbet được những mụ phù thủy báo 
cho biết trước là sẽ được làm vua . Từ đó lòng tham bắt đầu nảy nở, lại 
thèm bị vợ luôn luôn xúi giục, Măcbet càng ngày càng ham muốn chiếm 
được ngai vàng. Nhăn cơ hội vua Đơncan đến thăm và ngủ đèm tại lâu 
đài của y, y đã hạ sát nhà vua. Con của vua Đơncan là Mancôm chạy trốn 
sang Anh. Măcbet lên ngôi vua xứ Xcôtlen. Nhưng những mụ phù thủy 
củng tiên đoán Bancô sẽ là cha của một dòng vua; muốn ngăn ngừa hậu 
họa và củng cố địa vị của mình, Măcbet đã giết nốt cả Bancô, nhưng con 
của Bancô chạy thoát. 

Nắm quyền hành trong tay, càng ngày Măcbet càng tỏ ra chuyên quyền 
tàn bạo. Vì lo sợ, y thẳng tay chém giết. Nhân dàn khắp nơi căm phẫn nổi 
dậy chống lại y. Mancôm được sự giúp đỡ của vua Anh đã cùng Mâcđơp 
đem quăn trở về Xcôtlen. Trong một cuộc huyết chiến, Măcbet đã bị Măcđơp 
chặt đầu. Trước đó ít lâu, vợ y vì sợ hãi đã phát điên và tự tử chết. 

Shakespeare đã theo rất sát Hôlinset. Nhưng với một sức tưởng tượng 
mãnh liệt, tác giả đã làm sống dậy cả một thế giới nội tâm thác loạn, 
phức tạp của các nhân vật. Đây là một thảm kịch của lòng tham vô bờ. 



414 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Thiên tài của Shakespeare là ở chỗ đã mô tả những con người, những con 
người sống, những con người thực, biến đổi và đa dạng. Tuy trong vở kịch 
vẫn còn phảng phất dư âm của định mệnh, nhưng đó chỉ là phụ. Việc làm 
của con người trước hết là do con người quyết định, chứ không phải do 
thần thánh ma quỷ nào cả. Ớ đây, chúng ta được mục kích sự diễn biến 
tâm lý rất phức tạp nhưng cũng rất sinh động của hai con người vì tham 
lam mà đi vào con đường tội ác. 

Nhưng Măcbet không phải chỉ là một vở kịch của lòng tham, của tội 
ác và trừng phạt, Măcbet còn có giá trị của một vở kịch chính trị xã hội. 
Shakespeare lên án chế độ phong kiến tập quyền chuyên chế. Trong 
những năm đầu của thế kỷ XVII, ở Anh, dưới triều đại Giêm đệ nhất, một 
tên vua tàn bạo, giết chóc, nhục hình, tử hình là chuyện xảy ra hàng ngày. 
Để củng cố quyền lực, Gièm đệ nhất đã thẳng tay đàn áp những lực lượng 
chống lại y. Tình hình chính trị và xã hội ấy đã được phản ảnh một phần 
nào trong vở kịch. 

Bản dịch Măcbet đã được Nhà xuất bản Văn hóa xuất bản lần thứ 
nhất năm 1963. Trong lần tái bản này, chúng tôi đã đối chiếu kỹ lại 
nguyên bản, tham khảo thêm một sổ tài liệu nghiên cứu về Măcbet, và đã 
gắng sửa chữa lại để bản dịch được tốt hơn. 


NHỮNG NGƯỜI DỊCH 



NHÂN VẬT 


ĐƠNCAN 

MANCÔM 

ĐƠNABEN 

MĂCBET 

BANCÔ 

MẢCĐƠP 

LENNÔC 

RÔT 

MENTI 

ENGƠT 

CAINET 

FLINXƠ 

XIOA 





> 




Con trai XIOA 
XÂYTƠN 
Một em bé 

Một ngự y người Anh 
Một ngự y người Xcôtlen 
Một tì tướng 
Người gác cổng 
Một ông lão 


Vua Xcôtlen 
Con trai Đơncan 


Võ tướng chỉ huy quân đội của 
vua Xcôtlen 


Các nhà quý tộc Xcôtlen 

Con trai Bancô 

Quận công Noocthâmbơclen, 

tư lệnh quân đội Anh 

Sĩ quan hầu cận của Mãcbet 

Con trai Măcđơp 



416 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Vợ Măcbet 
Vợ Măcđơp 

Một phu nhân hầu cận vợ Măcbet 
HIKÊT nữ thần phù thủy 

Ba mụ phù thủy 
Những bóng ma 

Các quan đại thần, các nhà quý tộc, các võ quan, quân lính 
Những tên thích khách, những người tùy tùng và những điệp sứ. 

Câu chuyện xảy ra ở Xcôtlen và Anh 



HỒI MỘT 

CẢNH I 

Một vùng hoang ưu. Sấm chớp 


Ba mụ phù thủy ra 
MỤ THÚ NHẤT - Bao giờ ba ta lại gặp nhau? 

Trong sấm ran chớp giật hay mưa mau? 
MỤ THÚ HAI - Khi cảnh náo động ở sa trường đã dứt. 

Kẻ được người thua đã rõ ràng. 

MỤ THÚ BA - Việc này sẽ rõ trước khi mặt trời lặn. 

MỤ THÚ NHẤT - ở nơi nào? 

MỤ THỨ HAI - Trong rừng hoang. 

MỤ THÚ BA - Để gặp Măcbet. 

MỤ THÚ NHẤT - Em sẽ tới, chị Mèo Xám ơi! 

MỤ THÚ HAI - Kia chị Cóc gọi: 

MỤ THÚ BA - Ta sẽ lại ngay. 

CẢ BA MỤ - Hay hóa dở, dở hóa hay. 

Qua làn sương bẩn lượn bay nhịp nhàng. 

Tất cả vào 


27-SECHXPIA 



418 


»\ 11. LI AM SHAKESPhARl- 


CẢNH II 

Một trại quân gần Forơt 
Có tiếng ầm ầm trong hậu trường 


Vua Đcmcan, Mancồm, Đơnaben, Lennôc cùng bá quan ra, 
gặp một viên tì tướng mình đầy máu 

ĐdNCAN - Ai thế kia mà người bê bết máu? Trông hắn thế ắt có thể 
mang về cho ta tin mới nhất về cuộc nổi loạn. 

MANCÔM - Tâu phụ hoàng, đó là viên tì tướng can trường dũng cảm 
đã chiến đấu cứu con thoát khỏi tay thù. Hỡi người bạn anh 
dũng, anh hãy tâu trình để hoàng thượng rõ tình hình ở chiến 
trường lúc anh ở đó về ra sao? 

TÌ TƯỚNG - Tâu Bệ hạ, tình thế đang dùng dằng chưa quyết, tựa 
như hai kẻ đang bơi, mệt nhoài cố bám lấy nhau, sức cùng lực 
kiệt, không còn thi thô" được tài năng (1) . Tên Măcđônnan tàn 
ác quả là quân nghịch tặc hung bạo, bao nhiêu điều nhơ nhuốc 
của thế gian đều chồng chất vào con người y cả. Y được các 
đảo miền Tây tiếp viện cho một bọn lính đánh thuê Airơlen 
đủ cả khinh binh, trọng binh. Hạnh vận lại mỉm cười với y 
trong cuộc xung đột khôn kiếp ấy, thật đúng như một con đĩ 
theo tên phản bội... Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, vì Măcbet 
anh dũng (ngài quả thật xứng với danh hiệu ấy) coi thường cả 
số mệnh, vung gươm thép bốc hơi máu nóng trong cuộc tàn 
sát, như người yêu của Dũng cảm, mở một đường máu tiến 
thẳng tới trước tên phản tặc; không thèm bắt tay, không thèm 
chào hỏi, ngài phanh thây nó suốt từ bụng đến hàm, chặt đầu 
bêu trên chiến lũy... 

ĐƠNCAN - Ôi biểu đệ (2) kiêu dũng của ta! Thật đường đường một 
đấng anh hào! 

TÌ TƯỚNG - Nhưng, như cảnh mặt trời vừa hé rạng thì dông tố phũ 
phàng, sấm chớp hãi hùng bỗng đùng đùng nổ, cũng như lúc 
bên dòng suối trong, người ta tưởng chừng được hưởng thú êm 
mát, thì những điều bất hạnh lại lù lù kéo đến. Xin Bệ hạ hãy 


(1) Nguyên vãn: làm tê liệt khả năng hoạt động của nhau. 
í2) Theo Hôlinset, Đơncan và Măcbet là anh em con dì con già. 



MĂCBET 


419 


lắng nghe, muôn tâu đức vua Xcôtlen, xin Bệ hạ hãy lắng nghe, 
thần Công lý anh dũng vừa mới đánh đuổi bọn khinh binh 
Airơlen khiếp sợ chạy bạt vong thì vua Nauy nhìn thấy thời cơ 
thuận lợi, cùng quân tiếp viện vũ khí sáng ngời lại bắt đầu một 
cuộc tấn công mới. 

ĐƠNCAN - Nhưng Măcbet và Bancô, những dũng tướng của ta có sợ 
hãi chăng? 

TÌ TƯỚNG - Tâu Bệ hạ, cũng sợ hãi như phượng hoàng sợ bầy chim 
di, như sư tử sợ lũ thỏ rừng. Nói cho thật đúng, thần phải trình 
thưa: như súng thần công nhịp đôi khạc lửa, hai tướng lăn xả 
vào đám địch quân mà đâm chém tơi bời; thần chẳng rõ hai 
người muốn tắm mình trong những vết thương bốc khói hay 
muốn ôn lại cảnh Gongôta (1) thuở trước. Nhưng tâu Bệ hạ, hạ 
thần đã kiệt sức rồi! Thương tích trong mình đòi hỏi phải cứu 
chữa ngay! 

ĐƠNCAN - Lời nói cũng như vết thương đều biểu lộ niềm vinh dự, 
xứng đáng với nhà ngươi. {Quay lại nói với các quan hầu) - Các 
ngươi hãy tìm danh y cứu chữa cho tì tướng ngay. 

Viên tì tướng được dìu vào 

Ai đến kia nhỉ? 

Rôt ra 

MANCÔM - Tâu phụ hoàng, bá tước Rôt tôn quý đó. 

LENNÔC - Trông ánh mắt bá tước có dáng vội vã làm sao! Chắc hẳn 
có chuyện lạ. 

RÔT - Thánh thượng vạn tuế! 

ĐƠNCAN - Bá tước tôn quý từ đâu tới đây? 

RÔT - Tâu Bệ hạ, thần từ Faifơ về. Ớ đó, quốc kỳ Nauy còn phấp 
phới ngạo nghễ trên nền trời quạt sởn gáy nhân dân ta. Đích 
thân tên vua Nauy với đội ngũ trùng trùng điệp điệp, lại được 
tên phản tặc tối bất trung, bá tước Caođo giúp đỡ, bắt đầu tấn 
công quân ta vô cùng dữ dội, cho đến khi vị hôn phu của 
Bêlôna (2) xuất trận với giáp phục dạn dày chinh chiến cùng y đọ 


(1) Theo Kinh thánh: Gongôta là tên một ngọn đồi đầy sọ người, nơi chúa Giêsu bị 
xử hình. 

(2) Bêlôna là nữ thần Chiến tranh trong thần thoại La Mã. VỊ hôn phu của Bêlôna 
là nói Mảcbet. 



420 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


tài cao thấp, đối chọi nhau từng đường gươm mũi kiếm, dã 
khuất phục được lòng tham vọng ngông cuồng của y. Cuối cùng 
phần thắng dã về ta. 

ĐƠNCAN - Thực là đại hồng phúc! 

RÔT - Bây giờ thì Xuênô, tên vua Nauy mong cầu hòa, nhưng chẳng 
khi nào ta cho hắn chôn cất các binh sĩ trận vong của hắn nếu 
hắn không chịu bồi thường cho ta một vạn đồng tiền vàng ở 
dảo Thánh Côm để xung vào quốc khố. 

ĐƠNCAN - Thế là từ nay tên Caođo không còn lừa dối được tình 
thương yêu thắm thiết của ta dối với y nữa. Khanh hãy tuyên 
án xử tử y ngay và lấy danh tước của y phong cho Măcbet. 

RÔT - Thần xin phụng mệnh. 

ĐƠNCAN - Những ân quyền của y sẽ bị tước hết và đem ban cho Măcbet. 


CẢNH III 

Một khu rừng hoang. Có tiếng sấm 


Ba mụ phù thủy ra 

MỤ THỮ NHẤT - Chị vừa đi đâu về vậy? 

MỤ THỨ HAI - Đi giết lợn. 

MỤ THỨ BA - Còn chị, đi đâu về thế? 

MỤ THÚ NHẤT - Vợ thằng thủy thủ khư khư bọc hạt dẻ trong lòng, 
mồm nhai gau gáu, gau gáu. Em bảo: “Cho ta chút ít”. Con khốn 
nạn ăn bẩn hét lên: “Cút đi ngay, đồ phù thủy!”. Thằng chồng nó 
hiện lênh dênh ngoài biển cả trên tàu Con Hổ đi Aleppô. Em sẽ 
cưỡi sàng vượt biển đuổi theo nó, và biến thành một con chuột 
không đuôi (1) mà báo hại nó, nhất định báo hại nó, nhất định! 


(1) Phù thủy có thể ngồi trên cái sàng, vỏ trứng, hoặc vỏ ốc vượt qua biển cả ngay 
lúc dông tô' và có thể biến thành bất cứ một con vật nào, duy chỉ không có duôi, có 
thể diều khiển được gió v.v... Đó là những mê tín thời Shakespeare. 



MĂCBET 


421 


MỤ THÚ HAI - Em sẽ giúp chị một luồng gió. 

MỤ THÚ NHẤT - Chị thật tốt quá! 

MỤ THỨ BA - Cả em cũng giúp chị một luồng. 

MỤ THỨ NHẤT - Còn em đã có tất cả các luồng gió khác thổi tới 
khắp các cảng trên hải đồ. Em sẽ hút máu nó làm cho nó xác 
như ve, khô như rạ. Ngày đêm nó trằn trọc, giấc ngủ treo trên 
đôi mi nặng trĩu; nó sẽ sống cô đơn, người đời xa lánh. Bảy 
ngày đêm bải hoải, chín lần chín đêm ngày nó mòn mỏi, kiệt 
sức, thoi thóp. Dù thuyền của nó không đắm chìm xuống biển 
sâu thì cũng sẽ bị chòng chành nghiêng ngả trong phong ba bão 
táp. Này các chị coi đây. 

MỤ THỨ HAI - Cho em xem nào! 

MỤ THÚ NHẤT - Đây là ngón tay cái của một tên hoa tiêu bị đắm tàu 
trên đường về bến quê hương. 

Có tiếng trống bên trong 

MỤ THÚ BA - Có tiếng trông! Có tiếng trống! Măcbet đã tới đấy! 

CẢ BA MỤ - Những nữ thần số mệnh, những lữ khách lướt nhanh 
qua biển cả và đất liền, tay nắm tay, cứ giỡn vòng, giỡn vòng 
mãi; chị ba, em ba và ba nữa là thành chín. Thôi nào, bùa mê 
ta đã sẵn sàng. 

Măcbet và Bancô ra 

MĂCBET - Chưa bao giờ lại có một ngày vừa xấu vừa đẹp thế này (1 . 

BANCÔ - Từ đây đến Forớt không biết còn bao dặm đường nữa nhỉ? 
Lạ chưa, ai mà thân hình xơ xác, áo quần man dại thế kia? 
Trông không giống người trần tục chút nào mà lại vẫn ở trên 
mặt đất. Này, các ngươi có phải là người không? Hay là những 
sinh vật gì có thể nói chuyện được với người? Hừ, các ngươi 
hình như có vẻ cũng hiểu câu nói của ta nên mới để ngón tay 
khẳng khiu lên những đôi môi khô đét như vậy. Trông bộ các 
ngươi phải là đàn bà thì mới đúng, nhưng lại có râu cả thế kia 
khiến cho ta khó phân biệt quá! 

MĂCBET - Các ngươi là ai? Nói lên, nếu các ngươi có thể nói được? 

MỤ THỨ NHẤT - Kính chào Măcbet, hoan hô tướng quân, bá tước 
Glamit! 


(1) Phản ánh tâm trạng Măcbet lúc ấy. 




422 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


MỤ THỨ HAI - Kính chào Măcbet, hoan hô tướng quân, bá tước Caođo! 

MỤ THÚ BA - Kính chào Măcbet, tương lai Người sẽ lên ngôi vua. 

BANCÔ - Kìa sao, khi nghe thấy những lời tốt đẹp ấy, tướng công lại 
giật mình run sợ làm vậy? Này, ta hỏi thật, các ngươi là ảo ảnh 
hay là những sinh vật có thật đấy? Những lời đón chào bằng 
tước vị hiện thời và những lời tiên tri lớn mang niềm hy vọng 
được có những tước vị cao sang và được lên trị vì ngôi báu làm 
cho ông bạn cao quý của ta đây dường như mê mẩn bàng hoàng. 
Còn về ta, sao các ngươi chẳng nói chi? Nếu các ngươi có tài 
nhìn thấu được những mầm mống của tương lai và có thể nói 
được hạt nào sẽ mọc, hạt nào sẽ lụi, thì hãy nói ta rõ. Ta chẳng 
cần cầu xin ân huệ, mà cũng không hề e sợ sự ghét bỏ của các 
ngươi đâu. 

MỤ THỨ NHẤT - Chào tướng quân! 

MỤ THÚ HAI - Chào tướng quân! 

MỤ THỨ BA - Chào tướng quân! 

MỤ THÚ NHẤT - Danh vọng chẳng bằng Măcbet nhưng lại cao hơn. 

MỤ THỨ HAI - Sung sướng chẳng bằng Măcbet, nhưng lại hạnh 
phúc hơn. 

MỤ THỨ BA - Con cháu tướng quân sẽ lên ngôi vua mặc dù tướng 
quân chẳng được trị vì ngôi báu. Thôi, xin kính chào nhị vị 
tướng quân Măcbet và Bancô. 

MỤ THỮ NHẤT - Kính chào nhị vị tướng quân Bancô và Măcbet. 

MĂCBET - Đứng lại, bọn mi nói chẳng rõ ràng. Phải nói cho ta rõ 
hơn: khi cha ta là Xinen (1) qua đời, ta biết là ta thừa hưởng tước 
Glamit, nhưng làm sao ta lại là bá tước Caođo được? Bá tước 
Caođo hãy còn sống, quyền thế lẫy lừng! Còn như các ngươi nói 
ta sẽ lên ngôi vua thì lại càng không thể tin được, cũng như ta 
không thể tin được sẽ trở thành bá tước Caođo. Hãy nói ta hay, 
tin kỳ lạ ấy các ngươi lượm được ở đâu? Tại sao trong khu rừng 
hoang bị tàn phá xác xơ này, các ngươi lại đón đường ta mà 
chúc tụng bằng những lời tiên tri ấy? Ta truyền lệnh cho các 
ngươi, nói đi! 

Cả ba mụ phù thủy biến mất 


(1) Theo chú thích của Hôlinset, Xinen là bố Măcbet. 



MẢCBET 


423 


BANCÔ - Đất cũng có bong bóng như nước. Bọn này chính là bong 
bóng đất đấy thôi. Chúng biến đi đâu? 

MÀCBET - Biến vào thinh không, những hình thể phảng phất như 
người ấy tan đi như hơi thở trong gió. Giá chúng nán lại thêm 
chút nữa nhỉ! 

BANCÔ - Có phải những vật ta vừa nói chuyện là có thật chăng? 
Hay là chúng ta đã ăn phải một thứ rễ độc làm ta quẫn trí? 

MÀCBET - Con cháu tưđng quân sẽ lên ngôi vua! 

BANCÔ - Tướng quân sẽ lên ngôi vua. 

MẢCBET - Và được phong là bá tước Caođo nữa, có phải bọn chúng 
nói thế chăng? 

BANCÔ - Đúng như thế. Kìa có ai tới? 

Rôt và Engơt ra 

RÔT - Kính thưa Măcbet tướng quân, đức vua rất vui mừng khi biết 
tin thắng trận. Được biết tướng quân thân chinh xông pha 
chiến đấu với quân phiến loạn suốt một ngày ròng, chém giết 
tơi bời dám quân Nauy trùng trùng điệp điệp, gây nên bao cảnh 
máu đổ xương rơi mà không chút sờn lòng sợ hãi, Người đã 
ngạc nhiên và cảm phục không thốt được nên lời... Điệp sứ liên 
tiếp từ chiến trường về không ngớt ca tụng ngay trước mặt rồng 
chiến công oanh liệt của tướng quân để bảo vệ vương quốc. 

ENGƠT - Phụng mệnh đức vua, chúng tôi mang đến đây những lời 
chúc mừng nồng nhiệt của Người, và kính mời tướng quân tới 
bệ kiến chứ không phải để ban thưởng tướng quân. 

RỔT - Để tỏ lòng ưu ái trong khi chờ đợi sẽ ban cho tướng quân 
một vinh dự cao hơn, Người đã truyền cho chúng tôi phong 
tướng quân là bá tước Caođo. Xin chúc mừng tướng quân, 
người xứng đáng nhất được lĩnh nhận thêm danh tước cao quý 
và vinh dự ấy. 

BANCÔ (nói một mình) - Kìa! Thì ra bọn ma quỷ nói đúng sao? 

MẢCBET - Bá tước Caođo hãy còn sống cơ mà, sao lại mượn tước của 
người khoác cho ta làm vậy? 

ENGƠT - Hắn tuy còn sống thật, nhưng đang mang một án nặng, 
đáng tội chết. Hắn đã tư thông với bọn Nauy, hay ngầm giúp 
quân phản tặc, hoặc âm mưu cả hai việc để mưu hại tổ quốc thì 
tôi không được rõ, chỉ biết có đủ chứng cớ, và hắn đã thú nhận 
tội phản nghịch nên bị kết án tử hình. 

MẢCBET (nói một mình) - Glamit, bá tước Caođo, lại còn cái địa vị chí 



424 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tôn sau này nữa! (Nói với Engơt và Rôt) - Cảm ơn các vị đã vất vả 
vì tôi. (Nói với Bancô) - Còn tướng quân há lại không hy vọng các 
lệnh lang sau này sẽ lên ngôi báu sao! Chính những kẻ nói tôi sẽ 
được phong tước Caođo đã tiên đoán điều ấy cho các lệnh lang mà! 

BANCÔ - Nếu hoàn toàn tin như vậy, thì chắc hẳn điều đó sẽ nung 
nấu kích thích tướng quân với tới ngôi chí bảo ngoài tước Caođo 
này. Nhưng kể cũng lạ, nhiều khi bọn ma quỷ muôn thâm hiểm 
hại ta, để ta tin chúng, thường nói cho ta hay đôi điều chân 
thực về những chuyện nhỏ nhặt chính là để có thể đánh lừa ta 
về những chuyện hệ trọng. Nhị vị tướng quân, tôi muốn ngỏ 
cùng nhị vị một lời. 

MĂCBET (nói một mình) - Đã đúng hai việc, thật là mở màn tốt 
lành cho mộng đế vương huy hoàng, rực rỡ. (Nói với Rôt và 
Engơt) - Xin cảm tạ các vị. (Nói một mình) Những lời cám dỗ 
thần kỳ kia chẳng thể là dở mà cũng không hẳn là hay. Nếu dở 
tại sao lại có được sự đảm bảo cho thành công tốt đẹp bắt đầu 
bằng một sự thật. Ta được phong tước Caođo. Nếu hay thì sao 
ta lại để gợi lên những hình ảnh ghê gớm làm tóc gáy ta dựng 
ngược, trái tim cứng cỏi của ta đập loạn xạ trong lồng ngực, trái 
với quy luật của tự nhiên. Những mối lo âu hiện nay còn không 
rùng rợn băng những hình ảnh hiện lên trong trí não. Chỉ mới 
nghĩ đến việc mưu sát thôi mà đã chấn động toàn bộ con người 
ta, mọi năng lực hoạt động đều tê liệt, khiến ta sống trong một 
thế giới mộng ảo, mơ tưởng những cái chưa hề có. 

BANCÔ - Kìa, sao ông bạn chúng ta đây lại bàng hoàng mê mẩn vậy. 

MĂCBET (nói một mình) - Nếu số mệnh đã định ta được lên ngôi 
báu thì số mệnh cũng có thể sẽ mang vương miện đến mà ta 
chẳng cần phải hành động gì. 

BANCÔ - Những danh vọng mới đến với Măcbet tướng quân đột ngột 
quá làm cho Măcbet tướng quân sững sờ, như những quần áo 
mới phải mặc lâu mới thành quen được. 

MẢCBET (nói một mình) - Thôi thì mặc, muốn ra sao thì ra, ngày dữ 
đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, mà giờ đã định rồi cũng sẽ tới. 

BANCÔ - Măcbet cao quý! Chúng tôi chờ lệnh tướng quân. 

MĂCBET - Xin các vị thứ lỗi. Đầu óc nặng nề của tôi đang bị xáo 
động vì những việc đã quên. Các vị vì tôi mà khó nhọc, điều 
này tôi xin ghi vào những trang lưu niệm để ngày ngày giỏ đọc. 
Chúng ta hãy cùng nhau đến bệ kiến hoàng thượng. (Nói với 



MĂCBET 


425 


Bancô) - Xin hiền huynh hãy suy nghĩ tới việc vừa xảy ra, sau 
này có thời gian cân nhắc, ta sẽ cùng nhau giãi bày tâm sự. 

BANCÔ - Xin lĩnh ý. 

MẢCBET - Thôi, đến lúc đó hãy hay. Nào, xin mời quý vị cùng đi. 

Tất cả vào 


CẢNH IV 

Forơt. Trong hoàng cung 


Tiếng trổng, tiếng nhạc, 

Đơncan, Mancôm, Đơnaben, Lennôc và quần thần ra 

ĐƠN CAN - Tên Caođo đã bị hành quyết chưa? Những người được 
giao nhiệm vụ này đã về chưa? 

MANCÔM - Tâu phụ hoàng, bọn họ chưa về. Nhưng con dã nói 
chuyện với một người được chứng kiến lúc hắn chết. Người ấy 
kể lại, trước khi tắt thở, hắn đã thành thật thú nhận hết tội 
phản bội, cầu xin phụ hoàng tha thứ và tỏ lòng ăn năn hối lỗi: 
bình sinh hắn chưa làm được việc gì xứng đáng bằng việc hắn 
từ giã cõi đời. Hắn chết đi như một người dã suy nghĩ nhiều về 
cái chết của mình, vứt bỏ cái quý giá tha thiết nhất như vứt bỏ 
một vật tầm thường, nhỏ nhặt. 

ĐƠNCAN - Không nghệ thuật nào có thể giúp ta nhìn mặt một người 
mà rõ được tâm tình người ấy. Caođo vốn là người xưa kia ta 
hoàn toàn tin cậy. 

Măcbet, Bancô, Rôt và Engơt ra 

Kìa, biểu đệ đáng quý đáng trọng của ta. Lúc này đây quả 
nhân thực mang nặng tội vô ơn đối với khanh. Khanh giành 
chiến công mau lẹ quá đỗi khiến những phần thưởng dù có cánh 
nhanh nhất cũng không thể bay tới kịp. Giá như công trạng của 
khanh có bớt đi một phần thì quả nhân mới có thể tạ ân một 
cách xứng đáng được. Quả nhân chỉ còn biết nói: “Công trạng 
của khanh thật không lấy gì mà đền đáp nổi”. 



426 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


MĂCBET - Được làm nhiệm vụ Bệ hạ giao phó cho, được tỏ lòng 
trung thành của thần, những điều đó tự nó đã là phần thưởng 
xứng đáng rồi. Bệ hạ là người có quyền nhận sự phụng sự của 
kẻ thần tử. Và trách nhiệm của chúng thần là làm tôi con 
phụng sự ngôi báu và quốc gia, làm hết bổn phận mình để xứng 
đáng với tình yêu thương và ân huệ của Bệ hạ. 

ĐƠNCAN - Quả nhân rất vui mừng đón tiếp khanh. Quả nhân đã bắt 
đầu vun trồng cho khanh, quả nhân sẽ chăm bón cho tới ngày 
ra hoa kết quả. Còn Bancô tướng quân, công của tướng quân 
cũng lớn lao chẳng kém và cũng phải được đền bù chẳng kém. 
Hãy cho quả nhân được ôm lấy tướng quân và ghì chặt tướng 
quân vào trái tim này. 

BANCÔ - Tâu Bệ hạ nếu cây này đâm hoa kết quả, hoa quả đó cũng 
là của Bệ hạ mà thôi. 

ĐƠNCAN - Niềm vui chan chứa của ta say sưa tràn ngập, phải tìm 
dòng lệ để mà che giấu. Hỡi các hoàng tử, hoàng thân, các bá 
tước, cùng các khanh thân cận nhất của trẫm, trẫm xin báo cho 
mọi người biết, trẫm sẽ truyền ngôi cho Mancôm, trưởng nam 
của trẫm, phong Mancôm là hoàng thái tử Cơmbơclen (1) . Nhưng 
không phải chỉ riêng thái tử được hưởng ân huệ mà những tước 
vị cao quý như những vì sao sẽ chiếu rọi đến tất cả những người 
nào xứng đáng. (Nói với Măcbet) - Quả nhân cùng khanh hãy về 
Invơcnet (2) để cho ân tình với khanh càng thêm khăng khít 

MẢCBET - Tâu Bệ hạ, đối với thần, nghỉ ngơi là gian khổ, nếu sự nghỉ 
ngơi đó không phụng sự gì đấng quân vương; thần xin đích thân 
về báo trước tin vui này cho tiện nội. Thần xin cúi đầu bái biệt. 

ĐƠNCAN - Bá tước Caođo đáng quý của ta! 

MĂCBET (nói một mình) - Thái tử Cơmbơclen! Một tảng đá ngăn 
đường ta. Hoặc ta gục ngã, hoặc ta sẽ nhảy qua. Sao ơi! hãy che 
giấu ánh sáng của mi đi, đừng để một tia nào soi thấu những 
ham muốn mờ ám, sâu kín của ta! Đừng để mắt ta phải trông 
thấy việc của tay ta làm; nhưng dù mắt ta kinh sợ không muốn 
nhìn, ta cũng cứ phải làm thôi! 

Vào 


(1) Theo Xtiven thì thời bấy giờ ngôi vua Xcôtlen không phải là cha truyền con nối. 
Khi còn sông, nhà vua muôn truyền ngôi cho ai thì phong người ấy là hoàng thái 
tử Cơmbơclen. Như vậy có nghĩa là Đơncan quyết định truyền ngôi cho Mancôm. 

(2) Lâu đài của Măcbet. 



MĂCBET 


427 


ĐƠNCAN - Bancô tướng quân ạ, Măcbet thật quả là một dũng tướng. 
Khen ngợi Măcbet, trẫm thấy bừng say như trong một bữa đại 
tiệc hân hoan. Chúng ta hãy đi theo thôi!... Bá tước đã chu đáo 
về trước để đón tiếp chúng ta cho được trọng thể, thật là một vị 
hoàng thân đáng quý đáng trọng không ai bì. 


CẢNH V 

Invơcnet. Lâu đài của Măcbet 


Vợ Măcbet ra, đang đọc thư 

VỢ MẢCBET {đọc) - “Đúng ngày về ca khúc khải hoàn thì ta gặp mấy 
mụ phù thủy đó. Qua những tin báo hoàn toàn khớp với sự thật, 
ta thấy họ hiểu biết nhiều hơn người trần. Ta nóng lòng nóng 
ruột muốn hỏi thêm nữa thì họ đã biến thành không khí tan vào 
thinh không mất rồi. Ta còn đang đứng sững, bàng hoàng thì 
bỗng có sứ giả phụng mệnh hoàng thượng đến chào mừng ta là 
“bá tước Caođo!”. Tước vị này, các mụ phù thủy kia cũng vừa chào 
ta lúc trước và hướng về tương lai, chúng lại còn chào ta: “Kính 
chào người sẽ lên ngôi vua”. Chuyện này, ta nghĩ nên bày tỏ cùng 
nàng, người vợ yêu quý nhất đời của ta trong lúc vinh hiển để 
nàng vui mừng được biết những danh vọng lớn lao mà số mệnh 
hứa hẹn dành cho. Nàng nên để bụng chuyện này. Tạm biệt”. 

Phu quân đã là bá tước Glamit và Caođo, rồi lại sẽ có được 
danh vị cao quý mà số mệnh đã hứa hẹn dành cho, nhưng thiếp 
vẫn e ngại bản chất phu quân, vốn quá nhiều chất sữa của tính 
nhân hậu không biết chọn con đường ngắn nhất. Phu quân không 
phải không ước ao địa vị lớn, không phải là người không có tham 
vọng, nhưng lại không có những tính nết tàn bạo cần thiết để đạt 
được tham vọng ấy; muốn tiến bước cao, nhưng lại muốn đường 
hoàng, thẳng thắn, không muốn bịp bợm nhưng lại muôn thắng 
một cách gian tà. Bá tước Glamit cao quý của thiếp, phu quân 
không thấy trong lòng có tiếng thúc giục: “Muốn được cái đó thì 
người phải làm như vậy". Phu quân sợ phải tự tay làm việc đó, 



428 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nhưng nếu việc đã xong thì phu quân cũng không tiếc. Phu quân 
ơi! Phu quân hãy về đây dể thiếp uốn ba tấc lưỡi khôn ngoan đảm 
lược này rót vào tai phu quân những cảm nghĩ của thiếp, xua tan 
những trù trừ, do dự đã cản trở phu quân đoạt lấy vương miện, 
mà mệnh trời và lòng thần như đã đặt lên đầu phu quân. 

Một điệp sứ ra 

- Có tin gì thế? 

ĐIỆP SÚ - Bẩm phu nhân, hoàng thượng ngự giá tới đây đêm nay. 

VỢ MẢCBET - Ngươi điên hay sao mà nói vậy? Thế tướng công 
không hộ giá à? Nếu thật là như vậy, thì đáng lý tướng công 
phải báo cho ta biết trước để sửa soạn chứ? 

ĐIỆP SỨ - Bẩm phu nhân, đúng vậy: tướng công đang trên đường về. 
Một người hầu chạy về trước. Y mệt đứt hơi chỉ đủ sức báo tin này. 

VỢ MĂCBET - Ngươi khá trông nom săn sóc cho y. Y đã mang về 
một tin trọng đại đấy. 

Điệp sứ vào 

Con quạ kia báo hiệu Đơncan đưa bước chân oan nghiệt đến 
lâu đài ta, ngay tiếng kêu cũng khàn khàn lạc giọng. Lại đây 
thôi, hỡi các quỷ thần vẫn thường phù trợ những tư tưởng sát 
nhân ghê gớm, hãy biến chất nữ nhi của ta đi cho khắp thân 
thể gái này từ đầu đến chân tràn đầy độc ác, hung bạo. Hãy 
làm cho máu trong người ta đông đặc lại để ngăn chặn không 
cho những tư tưởng ăn năn hối hận len lỏi vào, đừng để cho 
những thương cảm tự nhiên lay chuyển mục đích ghê gớm của 
ta và xen vào giữa mưư đồ của ta và việc thực hiện nó. Hãy 
nhập vào bầu vú gái này biến sữa ta thành mật đắng, hỡi các 
quỷ thần sát nhân, tuy vô hình, nhưng ở bất cứ đâu cũng chủ 
trì mọi sự tàn bạo trên đời. Hỡi đêm tối dày đặc, hãy lại mau 
lên, hãy liệm kín mình người trong màn khói đen ngòm nhất 
của địa ngục để lưỡi dao nhọn của ta không nhìn thấy được vết 
thương nó đâm, trời cao cũng không nhìn lọt qua được tấm màn 
của đêm tối mà kêu lên: “Hãy ngừng tay lại! Ngừng tay lại!”. 

Mãcbet ra 

Kìa bá tước Glamit! Bá tước Caođo tôn nghiêm của thiếp! 
Theo lời tung hô, rồi đây phu quân còn bước tới địa vị cao sang 
hơn nữa! Thư phu quân đã đưa thiếp ra khỏi hiện trạng u mê 
và thiếp đã nhìn thấy tương lai ngay từ giờ phút này. 



MĂCBET 


429 


MÃCBET - Hiền thê yêu quý nhất đời của ta, vua Đơncan sẽ tới đây 
đêm nay. 

VỢ MĂCBET - Thế bao giờ định rời khỏi đây? 

MĂCBET - Ngày mai, theo ý y. 

VỢ MẴCBET - Ôi, mặt trời sẽ không bao giờ còn trông thấy cái ngày 
mai đó! Hỡi bá tước của thiếp, vẻ mặt phu quân như một quyển 
sách, người ta có thể đọc thấy những diều lạ lùng. Muôn lừa đời, 
phải tạo ra một bộ mặt giông đời, trong ánh mắt, trong cử động 
của bàn tay, trong lời nói, phải làm ra vẻ vui tươi, niềm nở, phải 
làm sao giông như một bông hoa dịu dàng vô hại, nhưng bên 
trong lại có rắn độc cuộn mình. Mọi việc đều phải sắp sẵn để chờ 
đón y; đại sự đêm nay cứ phó mặc trong tay thiếp lo liệu. Có như 
vậy, rồi đây mới giành được ngôi báu và quyền uy mãi mãi về ta. 

MĂCBET - Ta sẽ bàn thêm sau. 

VỢ MẢCBET - Phu quân phải làm ra vẻ điềm nhiên. Biến sắc tức là 
tỏ ra sợ hãi. Mọi chuyện cứ để mặc thiếp. 

Cả hai vào 


CẢNH VI 

Trước lâu đài của Măcbet. Tiếng sáo đồng. Ánh đuốc 


Đơncan, Đơnaben, Bancô, Mancôm, 

Lennôc, Engơt, Rôt, và quần thần ra 

ĐƠNCAN - Cảnh lâu đài này thật là kỳ thú; không khí mát mẻ trong 
lành làm tâm thần thảnh thơi, thoải mái. 

BANCÔ - Loài chim én, du khách của mùa hạ, thường lai vãng các 
đền đài, cũng thích đến đây xây tổ ấm, chứng tỏ chốn này khí 
trời trong mát. Dưới mái hiên, ngoài đầu hồi, trên mái cuốn, 
không chỗ nào là không thấy én kết tổ cheo leo, làm nơi dừng 
cánh và sinh con đẻ cái. Thần nghiệm thấy nơi nào én làm tổ 
ấp con, không khí bao giờ cũng êm dịu. 

Vợ Măcbet ra 



430 


WILLIAM 5HAKESPEARE 


ĐƠNCAN - Kìa nữ chủ nhân tôn quý đã ra kia. (Nói với vợ Măcbet) - 
Lòng yêu quý của mọi người đối với ta đôi khi cũng làm phiền 
ta, nhưng ta vẫn sẵn sàng cảm ơn về sự phiền hà đó vì đó là 
tình yêu. Nói thế để phu nhân thấy vì sao phu nhân nên cầu 
Chúa ban phúc lành cho trẫm vì phu nhân đã phải vất vả khó 
nhọc đón tiếp và nên biết ơn trẫm đã làm phiền phu nhân. 

VỢ MĂCBET - Muôn tâu Bệ hạ, tất cả những sự đón tiếp của gia đình 
thần thiếp dù có tăng lên gấp đôi, gấp bốn đi nữa thì cũng vẫn là 
nghèo nàn đơn bạc, so với tất cả những ân tứ sâu rộng mà Bệ hạ 
đã ban cho: đốì với những vinh dự trước kìa và tước vị được 
phong mới đây, chúng thần suốt đời cầu nguyện cảm tạ ơn sâu. 

ĐƠNCAN - Caođo bá tước đâu rồi? Trẫm cùng bá quan đã đuổi theo 
bá tước bén gót, cố gắng đến trước nhưng bá tước thật là một 
kỵ sĩ kỳ tài, lại thêm tình yêu nồng nàn tha thiết, nhọn sắc 
như đinh thúc ngựa, khiến bá tước về tới trước trẫm. Nữ chủ 
nhân kiều diễm và cao quý! Trẫm và bá quan đây là khách của 
phu nhân đêm nay. 

VỢ MĂCBET - Tất cả những gì của chúng thần đều là bề tôi của Bệ 
hạ và cả bản thân chúng thần đều thuộc quyền Bệ hạ, chúng 
thần như người quản gia của Bệ hạ, tới ngày báo cáo chi thu, 
còn có cái gì đều là của Bệ hạ hết thảy. 

ĐƠNCAN - Xin phu nhân cho trẫm cầm tay và đưa trẫm tới gặp chủ 
nhân. Trẫm hết lòng quý trọng bá tước và rồi đây sẽ còn ban 
thêm nhiều ân tứ. Xin phu nhân cho phép. 

Tất cả vào 


CẢNH VII 

Trong lâu đài Măcbet. Tiếng sáo đồng. Ảnh đuốc 


Một người đầu bếp. Nhiều gia nhân qua lại 
trên sân khấu đang dọn tiệc. Măcbet ra 

MĂCBET (nói một mình) - Nếu một khi đã làm là xong, thì nên làm 
sớm càng tốt. Nếu hành thích mà có thể ngăn chặn được những 



MĂCBET 


431 


hậu quả tai hại, nếu hoàn thành việc đó mà khiến ta toại 
nguyện; nếu chỉ một nhát dao này mà giải quyết được mọi 
chuyện, kết thúc được mọi chuyện ở trên đời, trong kiếp đời 
ngắn ngủi này, thì ta sẽ liều mà ra tay, liều với cuộc đời mai 
hậu. Nhưng như vậy, ta vẫn phải chịu sự xét xử của đời; những 
việc đẫm máu ta gây ra rồi sẽ quay lại gieo rắc tai họa lên đầu 
ta. Thần Công lý vô tư rồi sẽ lại đưa lên miệng ta cốc thuốc độc 
ta rót cho kẻ khác uống. Đơncan nghỉ tại nhà ta đêm nay, có 
hai điều bảo đảm: trước hết ta vừa là người thân thích của hắn, 
lại vừa là bề tôi của hắn, cả hai lý do đó ngăn ta không được 
phạm vào tội ác; thứ nữa ta lại là gia chủ, có bổn phận đóng 
cửa ngăn kẻ hành thích chứ đâu lại chính tay cầm dao đi giết 
khách. Vả lại, Đơncan trong việc trị nước, đã tỏ ra là một ông 
vua đức độ nhân từ, trong sạch. Những đức tính đó như những 
thiên thần thổi kèn đồng, chống lại mưu đồ ám hại hắn. Mối 
thương tâm như một đứa trẻ sơ sinh trần truồng ngồi trên gió 
dữ hay một vị tiên đồng cưỡi trên mình sứ giả vô hình của 
thinh không (1) , đem cái tin khủng khiếp này thổi vào mắt mọi 
người khiến cho nước mắt sẽ chảy như mưa mà dập tắt làn gió 
mạnh. Ta không có lý lẽ gì để thúc đẩy những mưu toan của ta; 
hoàn toàn chỉ vì tham vọng muốn nhảy lên cao, nhưng quá đà 
đến ngã mất. 

Vợ Măcbet ra 

Thế nào, có việc chi thế? 

VỢ MẢCBET - Hắn đã ăn gần xong, sao phu quân lại rời khỏi phòng? 

MẢCBET - Hắn có hỏi đến tôi không? 

VỢ MẢCBET - Phu quân lại còn không biết hay sao? 

MẢCBET - Thôi, chúng ta không nên đi quá xa nữa. Hắn vừa mới 
ban thêm nhiều ân tứ cho tôi. Khắp nơi nơi, mọi người, từ kẻ 
sang cho chí người hèn, đều ca tụng, trọng vọng tôi. Danh vọng 
mới rực rỡ chói lọi ấy, tôi nên gìn giữ mới phải, không nên vứt 
bỏ đi sớm thế! 

VỢ MẢCBET - Khi ông khoác những danh vọng mới ấy, nữ thần Hy 
vọng của ông say rồi chăng? Có phải rằng từ bấy đến giờ bà ấy 
ngủ mê mệt, đến lúc này tỉnh dậy, mặt mày xanh xám khi hồi 


(1 > Gió. 



432 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tưởng lại những mưu toan táo bạo trước đây của mình? Giờ đây, 
tôi mới nhận chân dược tình yêu của ông là thế đấy. Đến lúc 
phải hành động, phải can trường, phải chăng ông đã run sợ 
không còn đúng là cái con người khi ước muôn nữa? Phải chăng 
ông bằng lòng với những cái ông cho là trang trí của cuộc đời 
mà đành cam chịu sông như một thằng hèn, để cho câu “Tôi 
không dám” thắng câu “Ta nhất định sẽ làm”, như con mèo 
đáng thương trong câu châm ngôn cổ (1) ? 

MĂCBET - Thôi đi, tôi xin bà. Tôi có gan làm được mọi điều xứng 
đáng là một đấng trượng phu, còn kẻ nào dám làm những điều 
quá đáng thì không xứng đáng là người nữa. 

VỢ MẢCBET - Thế con vật nào lúc ấy đã khiến ông bộc lộ mưu đồ đó 
cùng tôi. Ông mà dám làm việc ấy thì ông quả xứng đáng là kẻ 
trượng phu. Nhưng khi ông đạt tới địa vị cao quý hơn bây giờ 
thì ông sẽ còn hơn kẻ trượng phu nhiều lắm. Khi ấy thời gian 
và địa điểm đều không thuận tiện chút nào, vậy mà ông vẫn 
dám có ý định ấy, bây giờ cơ hội tự nó đến thuận lợi như vậy 
thì ông lại đâm ra như người mất trí. Ông ạ, tôi đã từng nuôi 
con, tôi đã từng được biết tình mẫu tử êm ái khi ôm con vào 
lòng cho nó bú; nhưng tôi cũng có gan giằng cái lợi đỏ hỏn 
không răng của nó ra khỏi đầu vú, đập vỡ đầu lòi óc nó ra ngay 
chính lúc nó đang cười với tôi nếu một khi tôi đã thề như ông, 
đã thề quyết tâm sẽ làm việc ấy. 

MĂCBET - Thế nếu việc không thành thì sao? 

VỢ MẢCBET - Sao lại không thành! Ông hãy giữ lòng can đảm cho 
vững là nhất định thành. Khi Đơncan ngủ rồi - ban ngày đi 
mệt thế, tối đến tất ngủ say - thiếp sẽ cho hai tên thị vệ chè 
chén uống rượu cho đến khi đầu óc mơ màng mất cả trí nhđ 
chỉ còn là hai cái nồi nấu rượu. Khi chúng say mèm lản ra 
bất tỉnh, ngủ như lợn, thì hai ta làm gì tên Đơncan không 
người bảo vệ ấy mà chả được! Rồi ta sẽ đổ tội lên đầu hai tên 
thị vệ say bí tỉ kia, chúng sẽ gánh lấy tội sát nhân ghê gớm 
thay ta. 

MẢCBET - Phu nhân chỉ nên đẻ con trai thôi, vì một người đàn bà 
lòng dạ sắt đá như phu nhân thì chỉ nên sản sinh ra giông đực. 


(1) Câu châm ngôn cổ ấy là bằng tiếng Latinh: "Chú mèo muôn ăn cá nhưng lại 
không muốn ướt chân". 



MĂCBET 


433 


Chúng ta lấy máu vấy lên hai tên thị vệ đang ngủ say trong 
phòng y mà lại dùng đoản kiếm của chúng để hành sự thì còn 
ai mà chẳng tin chúng là thủ phạm? 

VỢ MĂCBET - Chúng ta sẽ vật vã gào khóc, thương xót cái chết của y 
thì còn ai dám nghĩ khác được nữa? 

MẢCBET - Thôi được, ta đã quyết định và sẽ nỗ lực làm cái công việc 
ghê gớm này. Chúng ta đi đi, và phải lừa đời bằng vẻ mặt 
thành thực, tươi cười, nét mặt dối trá phải che giấu tất cả 
những gì mà chỉ có tâm địa gian tà biết thôi. 

Cả hai vào 


28 - SECHXPIA 



HỒI HAI 


CẢNH I 

Invơcnet. Sân của lâu đài Măcbet 


Bancô vào. Flinxơ cầm đuốc đi trước 

BANCÔ - Đêm đã sang canh mấy rồi, con nhỉ? 

FLINXƠ - Trăng đã lặn rồi, con không nghe thấy tiếng chuông đồng 
hồ điểm. 

BANCÔ - Trăng lặn là nửa đêm đấy. 

FLINXƠ - Thưa cha, có lẽ đêm đã khuya hơn. 

BANCÔ - Này con, khá cầm lấy thanh kiếm của cha. Đêm nay, trời 
tiết kiệm quá, trăng sao tắt hết cả. Hãy cầm lấy cái này nữa. 
Giấc ngủ nặng nề đã đè lên mình cha mà sao cha vẫn không 
muôn ngủ chút nào. Ôi thiên thần từ bi, hãy ngăn chặn những 
ý nghĩ độc hại đáng nguyền rủa, đừng để chúng len lỏi vào lòng 
ta trong giấc ngủ! 

Măcbet và một gia nhân cầm đuốc ra 
Đưa cho cha thanh kiếm. Ai đó? 

MẢCBET - Bạn đây mà. 

BANCÔ - Kìa, tướng quân vẫn chưa đi nghỉ sao? Hoàng thượng đã an 
giấc rồi. Người rất đẹp lòng và hậu thưởng cho các gia nhân của 
tướng quân. Viên kim cương này Người đã truyền ban cho quý 
phu nhân, vị nữ chủ nhân hết sức ân cần chu đáo. Người đã hài 
lòng vô hạn mà lui vào phòng nghỉ. 

MẢCBET - Vì không được sửa soạn trước nên còn nhiều thiếu sót, 
nếu không, cuộc tiếp đón ắt còn long trọng hơn nhiều. 



MĂCBET 


435 


BANCÔ - Mọi việc đều chu đáo cả đấy chứ. Tướng quân ạ, đêm qua 
tôi nằm mơ thấy ba mụ phù thủy ấy. Một đôi điều chúng nói về 
tướng quân đã kiến nghiệm rồi đấy. 

MẢCBET - Tôi chẳng nghĩ gì đến chúng! Nhưng khi nào thư thả, nếu 
tướng quân cho phép, chúng ta sẽ trao đổi với nhau vài lời về 
chuyện này. 

BANCÔ - Xin sần sàng tùy tôn ý. 

MẢCBET - Nếu tướng quân đồng tình cùng tôi, chuyện đó mà thành 
sự thật thì tướng quân cũng có phần vinh hiển. 

BANCÔ - Mà tôi có mất gì đâu trong việc mưu cầu vinh hiển ấy; duy 
có điều tôi quyết giữ lương tâm trong sạch, lòng trung quân của 
tôi luôn luôn sáng tỏ. 

MẢCBET - Thôi, xin tạm biệt tướng quân, chúc tướng quân an giấc. 

BANCÔ - Cảm ơn tướng quân, xin chúc lại tướng quân như vậy. 

Bancô và Flinxơ vào 

MẢCBET (nói với gia nhân) - Ngươi khá bẩm với phu nhân, khi rượu 
đã dọn xong hãy đánh chuông báo cho ta biết. Hồi cho ngươi 
di nghỉ. 

Gia nhân vào 

(Nói một mình) - Vật ta trông thấy trước mắt kia, cán quay 
lại phía tay ta, phải chăng là một lưỡi dao găm? Nào, hãy để ta 
nắm lấy mi. Ta không nắm được mi trong tay mà sao mắt ta 
vẫn rõ ràng trông thấy mi. Hỡi ảo ảnh oan nghiệt kia, phải 
chăng không thể nhìn thấy mi, sờ được mi, hay mi chỉ là một 
ảo ảnh của tưởng tượng, một sáng tạo hư ngụy của đầu óc nóng 
bừng bừng của ta. Mà sao ta vẫn nhìn thấy mi, hình thù mi sờ 
sờ trước mắt ta, rõ ràng như lưỡi dao ta rút ra đây. Mi chỉ 
đường cho ta đi, khí cụ cho ta dùng. Hoặc là hai con mắt ta đã 
bị những giác quan khác đánh lừa, hoặc là chúng thay thế cho 
tất cả các giác quan khác: ta vẫn trông thấy mi. Vừa lúc trước 
không có gì, sao bỗng dưng bây giờ lưỡi và cán mi lại nhỏ máu. 
Không, làm gì có những chuyện ấy! Chính những mưu toan đẫm 
máu đã tạo nên những ảo ảnh dó trong mắt ta. Giờ dây, trên 
một nửa trái đất, vạn vật như đắm chìm trong cõi chết, và 
những ác mộng đến ám ảnh giấc ngủ mê mệt. Những mụ phù 
thủy đang làm lễ cầu khẩn nữ thần phù thủy Hikêt mặt xám; 
và kẻ sát nhân khủng khiếp ma quái vừa nghe tiếng hú báo 



436 


WILLIAM SHAKESPEARE 


hiệu của giống chó sói canh gác cho nó là lập tức lướt tựa bóng 
ma, lẻn đến cạnh nạn nhân như bước di của tên cưỡng dâm 
Taccanh (1) . Hỡi mặt dất lì, chắc, dừng nghe bước chân ta, đừng 
dò dường ta di, e rằng gạch dá sẽ thì thầm mách lẻo về dường 
di lối lại của ta và phá tan mất giây phút yên lặng rợn người 
rất thích hợp cho ta lúc này. Trong khi ta nạt nộ thì y vẫn 
sông. Đốì với hành dộng thì lời nói suông nhiều khi làm nguội 
lạnh nhiệt tình. (Cổ tiếng chuông rung) Ta di là mọi việc tất 
xong. Chuông đã rung gọi ta dó. Hỡi Đơncan, đừng nghe tiếng 
chuông ấy, dó là tiếng chuông báo tử gọi ngươi về thiên dường 
hay địa ngục. 

Vào 


CẢNH II 
vẫn cảnh cũ 


Vợ Măcbet ra 

VỢ MẢCBET - Rượu vào làm chúng say mèm làm ta thêm táo bạo. 
Chúng nốc đẫy, lòng ta càng bốc lửa bừng bừng, ứi chao! ứa gì 
vậy! Thì ra tiếng cú kêu, kẻ báo tử rúc chào lời vĩnh biệt kinh 
khủng nhất lúc dêm trường. Chồng ta đang ra tay lúc này; cửa 
ngõ đều mở, bọn lính gác ăn uốhg no say, dang ngáy như sấm 
còn thiết gì đến nhiệm vụ của chúng. Ta dã đổ thêm thuốc ngủ 
vào rượu cho chúng, thần sống thần chết có tranh luận cũng 
không thể biết được chúng sống hay chết. 

MẢCBET (ở bên trong) - Ai đó? Cái gì vậy, hả! 

VỢ MẪCBET - Trời ơi! Ta sợ công việc chưa xong mà bọn chúng đã 
thức dậy. Mưu sự không thành thì chúng ta nguy mất. Coi này! 
Ta đã để sẵn dao găm của chúng đấy rồi, chồng ta chắc không 


(1) Tức Xêctuyt Taccanh, con vua cuối cùng của La Mã cổ (Luxiut Taccanh), cưỡng 
dâm Luycơretxơ làm dân chúng La Mã công phẫn và nhân đó nổi dậy lật đổ chế 
độ quân chủ (510 trước Công Nguyên). 



MĂCBET 


437 


thể không trông thấy được. Nếu lúc ngủ vẻ mặt y chẳng giống 
phụ thân ta, thì ta đã hành sự rồi. 

Măcbet ra 

Kìa ông! 

MẢCBET - Xong rồi! Bà không nghe thấy tiếng động gì chứ? 

VỢ MẢCBET - Thiếp chỉ nghe thấy tiếng dế kêu, cú rúc. Có phải ông 
vừa nói đó không? 

MĂCBET - Lúc nào? 

VỢ MẢCBET - Vừa rồi ấy. 

MẢCBET - Lúc tôi đi xuống ấy à? 

VỢ MẢCBET - Phải rồi. 

MẢCBET - ủa, thế ai nằm trong phòng thứ hai thế? 

VỢ MẢCBET - Đơnaben. 

MẢCBET - Thật là một thảm cảnh, (j Đăm đăm nhìn bàn tay) 

VỢ MĂCBET - Một thảm cảnh ư, sao ông lại nghĩ lạ thế? 

MẢCBET - Một thằng thì phá lên cười trong giấc ngủ, một thằng thì 
thét lên: “Quân sát nhân!”. Rồi chúng cùng trở dậy. Tôi đứng lặng 
nghe chúng nhưng chúng chỉ lẩm nhẩm cầu kinh rồi lại lăn ra ngủ. 

VỢ MẢCBET - Hai đứa nằm chung một phòng. 

MẢCBET - Một dứa kêu lên: “Cầu Chúa ban phúc lành cho chúng 
con”, đứa kia tiếp: “A-men!" y như chúng đã trông thấy tôi với 
hai bàn tay đao phủ này. Lắng nghe nỗi lo sợ của chúng, khi 
chúng cầu: “Cầu Chúa ban phước lành”, tôi cũng chẳng thốt lên 
được một lời “A-men” nữa! 

VỢ MẢCBET - Ông đừng quá lo lắng về chuyện đó làm gì. 

MẢCBET - Nhưng vì cớ gì tôi không thốt lên được một lời “A-men” 
nhỉ? Chính là lúc tôi đang cầu mong được Chúa ban phước nhất, 
thì tiếng “A-men” lại tắc nghẹn trong cổ họng tôi. 

VỢ MẢCBET - Không nên nghĩ ngợi về chuyện đó như thế, nghĩ ngợi 
thế thì hóa điên mất. 

MĂCBET - Tôi tưởng đâu như nghe thấy tiếng thét. “Đừng ngủ nữa! 
Măcbet giết chết giấc ngủ rồi!”, giấc ngủ vô tội thơ ngây, nó gỡ 
cái mối lo âu rối như bòng bong, giấc ngủ, cái chết hàng ngày 
của cuộc sông, nó gột sạch bao nỗi vất vả, khổ não, nó là liều 



438 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


thuốc xoa dịu những tâm trí đau đớn. Nó là dòng thứ hai của 
cuộc sống, là người nuôi dưỡng chủ yếu cho niềm vui ở đời. 

VỢ MĂCBET - Ông nói gì vậy? 

MĂCBET - Tiếng thét đó cứ vang lên khắp nhà: “Đừng ngủ nữa! 
Glamit đã giết chết giấc ngủ rồi, cho nên Caođo sẽ không ngủ 
được nữa, Măcbet cũng không ngủ được nữa!”. 

VỢ MĂCBET - Ai thét như thế mới được chứ? Kìa, bá tước tôn kính 
của thiếp, phu quân đã buông lỏng tâm trí cao quý của phu quân 
rồi, cứ điên rồ nghĩ mãi những chuyện ấy. Phu quân hãy mau 
mau lấy nước mà rửa cho sạch cái tang tích ghê gớm ở tay đi. 
Mà sao phu quân lại mang hai lưỡi dao này ra đây làm gì? Phải 
để lại ở chỗ đó chứ. Phu quân mang vào trong phòng đi và bôi 
máu lẽn hai tên thị vệ ngủ say ấy! 

MĂCBET - Tôi chẳng quay lại đấy nữa đâu; tôi thây kinh sợ khi nghĩ 
tới việc đã làm. Tôi không dám nhìn cảnh ấy nữa. 

VỢ MĂCBET - Sao mà nhát thế! Đưa dao cho tôi. Kẻ chết cũng như 
người ngủ chỉ là những bức tranh thôi. Một bức tranh vẽ ma 
quỷ chỉ nạt được trẻ con. Nếu y chảy máu nhiều, tôi sẽ lấy máu 
bôi lên mặt hai tên thị vệ; phải làm cho người ta tưởng rằng 
chính chúng là thủ phạm. 

Đi vào, có tiếng gõ bên trong 

MẢCBET - Tiếng gõ từ đâu vọng lại thế? Ta làm sao thế này, bất cứ 
tiếng động nào cũng làm ta kinh hoảng. Bàn tay ai thế kia? 
Trời ơi! Chúng móc mắt ta! Tất cả nước đại dương của thần 
Neptuyn liệu có gột sạch nổi vết máu ở bàn tay ta không? 
Không! Bàn tay ta sẽ làm đỏ ngầu đại dương mênh mông vô 
cùng vô tận, nước xanh biếc cũng sẽ biến thành mầu máu. 

Vợ Măcbet lại ra 

VỢ MĂCBET - Đôi bàn tay tôi đây cũng một màu khác gì ông, nhưng 
nếu tôi cũng bạc nhược như ông thì thật xấu hổ lắm. 

Có tiếng gô bèn trong 

Có tiếng gõ cửa ở phòng phía Nam. Chúng ta hãy trở về 
phòng riêng. Một chút nước sẽ rửa sạch vết tích, rồi chuyện sẽ 
dễ dàng thôi! Ông đã mất hết can đảm rồi. 

Tiếng gõ bển trong 

Nghe kìa! lại có tiếng gõ nữa. Mặc áo ngủ vào đi ông, nhỡ có 



MẢCBET 


439 


ai hỏi chúng ta, sẽ không thể nghi ngờ chúng ta còn thức. Mà 
xin ông dừng có nghĩ ngợi mung lung như mất trí nữa. 

MẢCBET - Thà rằng mất trí còn hơn biết hành dộng tội ác của ta và 
bản thân ta. 

Tiếng gỗ bèn trong 

Cứ gõ đi, dánh thức Đơncan dậy! Ta ước mong ngươi có thể 
làm được như vậy! 

Vào 


CẢNH III 
vẫn cảnh củ 


Người gác cửa. Tiếng gõ bên trong 

NGƯỜI GÁC CỬA - Gõ chi mà dữ vậy. Thằng nào mà canh dịa ngục 
chắc phải mở cửa luôn soành soạch. ( Tiếng gõ bên trong) Gõ đi, 
cứ gõ mãi di! Đồ quỷ, ai đấy? Chắc lại có gã trại chủ treo cổ tự 
sát vì được mùa, giá thóc hạ; vào di thôi; sắp sẵn nhiều khăn 
tay vào; ở dây, rồi mi đổ mồ hôi ra trò đấy! ( Tiếng gõ bèn trong) 
Lại dứa khỉ nào nữa thế không biết? Đúng lại một thằng lá mặt 
lá trái, trước tòa mồm cứ thề bồi nhưng phản cả dôi bên; tuy vì 
mến Chúa mà phản bội dã khá nhiều, nhưng không phải cứ giáo 
giởmà lên dược chốn thiên đường! Vào di quân lừa bịp. {Tiếng gõ 
bèn trong) Gõ di, cứ gõ di! Ai thế? Trời, lại một cậu thợ may 
người Anh, phải đến dây vì tội xoáy vải khi may quần chẽn kiểu 
Pháp chứ gì. Này cậu thợ may, vào đi, ở dây dốt bàn là dược 
đấy. ( Tiếng gõ bên trong) Gõ đi, cứ gõ đi! Không dược yên thân 
lấy một phút. Anh là ai? Đây lạnh lắm, không biến thành dịa 
ngục dược dâu! Ta chẳng muốn làm anh chàng canh dịa ngục 
nữa. Ta dã dịnh cho mỗi nghề có được vài thằng vào, di con 
dường đầy hoa mà dến sưởi bên ngọn lửa vui bất diệt. {Tiếng gõ 
bên trong) Đây rồi, đây rồi! Đừng quên thằng gác cửa dấy. 

Mở cửa 

Măcđơp và Lennôc ra 



440 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MĂCĐƠP - Này anh bạn, chắc đêm qua thức khuya lắm, nên hôm 
nay mới ngủ lì mãi thế này phỏng? 

NGƯỜI GÁC CỬA - Bẩm tướng công, quả có thế ạ. Chúng con uống 
rượu mãi đến khi gà gáy lần thứ hai. Bẩm tướng công, tửu vào 
là sinh ra tam khoái đấy ạ! 

MĂCĐƠP - Tam khoái là những khoái gì thế? 

NGƯỜI GÁC CỬA - Lạy Chúa tôi chứ, bẩm tướng công, tửu vào chỉ còn 
thích có gái, đi đái với đi ngủ. Gái thì cũng thích nhưng lại 
không thích được; muốn chết đi ấy nhưng lại bất lực, nốc lắm 
vào lại chẳng xơ múi gì, nó làm mình hăng lên, nhưng rồi lại 
xỉu đi, định lao vào, xong lại chuỗi ra; nó thúc mình nhưng lại 
làm mình cụt hứng. Nốc cho say vào chỉ tổ ngủ khì, lăn cổ ra 
ngủ rồi thì hết. 

MẢCĐƠP - Chắc đêm qua mi lại uống rượu say rồi lăn cổ ra ngủ chứ gì? 

NGƯỜI GÁC CỬA - Bẩm tướng công, thực quả là có say bí tỉ ạ, buồn 
ngủ mắt cứ díu lại, nhưng mà con phải cố chống chọi, nhiều khi 
chân cứ muôn khuỵu xuống, nhưng con khỏe nên vẫn vững lắm, 
gạt băng nó ra. (1) 

MẢCĐƠP - Tướng công mi đã dậy chưa? 

Măcbet ra 

Tiếng gõ cửa của chúng ta đã làm bá tước tỉnh giấc. Ngài đã 
tới kia rồi. 

LENNÔC - Xin kính chào bá tước! 

MẢCBET - Kính chào nhị vị. 

MĂCĐƠP - Thưa bá tước tôn quý, hoàng thượng đã tỉnh giấc chưa? 

MẢCBET - Chưa. 

MẢCĐƠP - Hoàng thượng có truyền cho tôi phải vào hầu sớm. Lúc 
này cũng đã trễ quá rồi. 

MẢCBET - Tôi xin dẫn ngài tới bệ kiến. 

MẢCĐƠP - Tôi biết đối với tướng công đó là một sự phiền hà thú vị, 
nhưng dù sao cũng vẫn là phiền hà. 


(1) Cả đoạn đối thoại này nhiều bản bỏ. Pope cho rằng đoạn này văn hơi thô tục có 
thể không phải của Shakespeare. Nhưng vì trong Shakespeare toàn tập của Nhà 
xuất bản Collins có đoạn này, nên chúng tôi vẫn dịch. 


MĂCBET 


441 


MẪCBET - Chúng ta vẫn thường thấy sung sướng trong công việc 
mệt nhọc. Xin mời ngài đi cửa này. 

MĂCĐƠP - Tôi xin đánh bạo lên tiếng, vì đó chính là phận sự của tôi. 

Măcđơp vào 

LENNÔC - Có phải hoàng thượng định lên đường hôm nay không? 

MẢCBET - Vâng, Người đã định như vậy. 

LENNÔC - Đêm vừa rồi thật là gở quá: Nơi chứng tôi nằm, gió thổi 
gẫy cả ống khói lò sưởi và có người nói, nghe thấy tiếng kêu 
khóc ai oán trên không, những tiếng kêu thét kỳ lạ của tử thần 
và những giọng nói khủng khiếp tiên báo một sự loạn lạc ghê 
gớm, những biến cố rối ren sắp xảy ra trong những ngày đại 
bất hạnh này. Tiếng cú rúc suốt đêm không ngớt; có kẻ nói: 
“Trái đất cũng lên cơn sốt, rung chuyển toàn thân”. 

MẢCBET - Thật là một đêm khủng khiếp! 

LENNÔC - Trí nhớ non trẻ của tôi chưa từng thấy một đêm nào 
như thế! 

Măcđơp lại ra 

MẢCĐƠP - Ôi, rùng rợn, rùng rợn quá! Không có trí nào tưởng tượng 
được, không có lời nào tả được. 

MẢCBET, LENNÔC - Chuyện gì vậy? 

MĂCĐƠP - Thần hủy diệt đã hoàn thành công trình khủng khiếp 
nhất của y rồi. Một vụ thảm sát đại nghịch đã xảy ra ở chôn 
điện đài uy linh, đã cướp mất sinh mệnh của tòa nhà này! 

MẪCBET - Ngài nói gì vậy? Sinh mệnh? 

LENNÔC - Ngài định nói đức hoàng thượng sao? 

MẢCĐƠP - Hãy lại ngay phòng này, các ngài sẽ phải kinh khủng 
rụng rời thấy Goocgon tái hiện (1) ! Đừng bắt tôi phải nói, các 
ngài cứ nhìn rồi khắc rõ. 

Măcbet và Lennôc vào 

Dậy mau! Dậy mau! Hãy rung chuông báo động lên! Có kẻ 
giết người! Có kẻ phản nghịch! Bancô, Đơnaben, Mancôm! Mau 
trỏ dậy! Hãy rũ bỏ giấc ngủ êm đềm, rũ bỏ cái chết giả dối ấy 
đi mà nhìn vào cái chết thật này. Trở dậy, dậy mà nhìn hình 


(1) Điển tích trong thần thoại Hy Lạp. Goocgon tức là ba chị em Mêđuđa. Pecxê 
con ơuypite, chém đầu quỷ Mêđuda. Mỗi khi gặp kẻ thù, chỉ cần giơ đầu quỷ 
Mêđuda ra, tức khắc kẻ thù biến thành đá. 



442 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ảnh của ngày tận thế. Mancôm! Bancô! Hãy rời bỏ ngay giường 
mồ của các vị, hãy thất thểu như những hồn ma mà nhìn cái 
cảnh tượng rùng rợn này. Rung chuông lên. 

Chuông báo động ầm ĩ, Vợ Măcbet ra 

VỢ MẪCBET - Việc gì xảy ra mà có tiếng kêu kinh hoàng triệu tập 
mọi người đang ngủ say trở dậy họp bàn làm vậy? Nói đi! 
Nói đi! 

MẪCĐƠP - Thưa phu nhân cao quý, phu nhân không nên nghe tôi kể 
lại những chuyện lọt vào tai phụ nữ có thể làm chết người được. 

Bancô ra 

- Ổi, Bancô tướng quân! Bancô tướng quân! Đức hoàng 
thượng của chúng ta đã bị sát hại! 

VỢ MẢCBET - Trời ơi! Tai họa! Sao! Ngay trong nhà chúng tôi ư? 

BANCÔ - ở đâu thì cũng là quá tàn ác! Trời ơi, Măcđơp thân mến, 
hãy cải chính lời ông nói đi, hãy nói sự việc không phải như 
thế đi! 

Măcbet và Lennôc lại ra 

MẪCBET - Giá ta chết sớm một tiếng đồng hồ trước khi có biến cô" 
này có phải là ta đã được sông một cuộc đời hạnh phúc trọn 
vẹn không! Bởi vì, từ nay trở đi trên dương thế còn có chi là 
trang trọng nữa. Mọi thứ đều chỉ là trò trẻ, danh tiếng ân uy 
đã chết cả rồi. Rượu quý của cuộc đời đã cạn khô, dưới vòm 
trời này chỉ còn lại một chút cặn dơ để cho người đời huênh 
hoang khoe mẽ. 

Mancôm và Đơnaben ra 

ĐƠNABEN - Có tai họa gì mà ghê gớm thế? 

MẢCBET - Chính Điện hạ là người phải chịu đựng sự ghê gớm ấy mà 
Điện hạ chưa biết sao? Ngọn nguồn, suối máu của Điện hạ đã 
ngừng chảy. Chính nguồn máu đó đã ngừng chảy rồi! 

MẢCĐƠP - Đức hoàng thượng, phụ thân của Điện hạ đã bị sát hại. 

MANCÔM - Trời ơi! Kẻ nào...? 

LENNÔC - Mấy tên thị vệ, người ta đồ như thế. Mặt mũi và tay 
chúng vấy đầy máu. Trên gối còn thấy những con dao bê bết 
máu chưa lau. Chúng ngơ ngác mê dại, thật quả không nên giao 
tính mệnh con người cho những kẻ đó trông nom! 



MĂCBET 


443 


MẢCBET - Ôi! Nhưng tôi rất hối hận vì đã quá nóng, giết cả hai 
thằng rồi. 

MẢCĐƠP - Sao bá tước lại làm như vậy? 

MẢCBET - Ai mà có thể vừa khôn ngoan lại vừa mê loạn, vừa ôn 
hòa lại vừa điên khùng, vừa giữ được lòng trung quân lại vừa 
phải bình tĩnh cùng một lúc được? Không có ai như thế được 
cả! Lòng trung quân của tôi bồng bột, mãnh liệt quá, đã vượt 
lên cả lý trí. Một bên là chúa thượng nằm đố, làn da kim chi 
ngọc diệp nhuộm đẫm máu đào vương giả, những vết dao đâm 
rộng hoác như những cửa đưa tử thần vào; và kia là lũ sát 
nhân, mình nhucím đầy máu do chúng đổ ra, những lưỡi dao 
bọc trong vỏ máu đông đặc. Một người có trái tim biết yêu lại 
có lòng dũng cảm để biểu lộ tình yêu của mình thì tự kiềm chế 
làm sao được? 

VỢ MẢCBET - Trời ơi! Hãy đỡ tôi ra khỏi đây. 

MẢCĐƠP - Hãy săn sóc Măcbet phu nhân! 

MANCÔM ( nói riêng với Đơnaben) - Tại sao chúng ta là kẻ phải than 
khóc nhiều hơn ai hết, chúng ta lại cứ lặng câm như vậy? 

ĐƠNABEN {nói riêng với Mancôm) - Còn biết nói gì ở chốn này nữa, 
trong khi số phận chúng ta như cá nằm trên thớt, không biết 
sông chết lúc nào. Chúng ta mau lánh đi thôi, bây giờ chưa phải 
lúc than khóc. 

MANCỒM (nói với Đơnaben) - Cũng như nỗi đau thương sâu sắc của 
chúng ta chưa thể sẵn sàng bộc lộ được. 

BANCÔ - Xin hãy săn sóc Măcbet phu nhân. (Vợ Măcbet được dìu 
vào) Chúng ta ăn mặc phong phanh quá, hãy trở về phòng mặc 
ấm vào rồi chúng ta sẽ họp nhau lại và điều tra cho rõ manh 
mối vụ thảm sát. Chúng ta sợ hãi và lo lắng; tôi xin đứng dưới 
bàn tay cao cả của Chúa mà chống lại những âm mưu phản 
phúc bí mật. 

MẪCĐƠP - Tôi cũng xin nguyện như vậy. 

TẤT CẢ - Tất cả chúng tôi xin nguyện như vậy. 

MẢCBET - Chúng ta hãy mau mau quần áo chỉnh tề, rồi ra phòng 
họp tại tiền đình. 

TẤT CẢ - Xin tuân theo. 

Tất cả vào, trừ Mancôm và Đơnaben 



444 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MANCÔM - Ý em thế nào? Chúng mình chẳng nên họp bàn với họ 
làm gì! Kẻ gian tà mà làm ra vẻ sầu não thì có khó chi! Anh sẽ 
sang Anh. 

ĐƠNABEN - Em sẽ sang Airơlen. Chúng ta mỗi người đi một ngả 
như thế sẽ yên ổn hơn. Nơi đây người ta cười cười nói nói mà 
bụng chứa đầy dao nhọn. Những kẻ càng gần dòng máu ta lại 
càng khát máu ta đấy. 

MANCÔM - Mũi tên sát nhân ấy đã bắn ra nhưng vẫn chưa rơi xuống 
đâu; tránh khỏi đích của nó là chước an toàn nhất. Lên ngựa đi 
thôi. Đừng câu nệ đến chuyện chia tay từ biệt làm gì, hãy đi 
ngay. Khi không còn trông mong được ở tình thương thì lánh 
mình đi là thượng sách. 


CẢNH IV 

Bên ngoài lâu đài Măcbet 


Rôt cùng một ông lão đi vào 

ÔNG LÃO - Lão nhớ rất rõ ràng bảy mươi năm trời nay, lão đã từng 
chứng kiến những giờ phút khủng khiếp và những điều quái dị, 
nhưng cái đêm ghê gớm vừa rồi thật vượt quá xa những điều lão 
đã từng biết. 

RÔT - Ôi! Lão trượng! Lão trượng trông trời kia như bị đảo lộn vì hành 
động của con người, đang đe dọa cõi trần ngập máu. Nhìn đồng hồ 
thì hãy còn là ban ngày, thế mà bóng tối đã bóp chết ngọn đèn 
trời. Có phải đêm trường đã thắng thế, hay là mặt trời xấu hổ 
không dám ló mặt ra, khiến mặt đất đắm chìm trong tăm tối của 
địa ngục khi đáng lẽ được ánh sáng sinh động âu yếm vuốt ve? 

ÔNG LÃO - Thật là quái dị, y như vụ giết vua vừa qua. Hôm thứ ba 
vừa rồi, một con chim ưng đang ngạo nghễ bay vút lên chuẩn bị 
sà xuống vồ mồi thì bị một con cú vọ lao tới mổ chết tươi. 

RÔT - Còn một điều hết sức lạ lùng nữa mà có thật: đàn ngựa của 
đức vua tuyệt đẹp, chạy nhanh, và giống quý là thế, bỗng trở 



MĂCBET 


445 


nên dung dữ, phá chuồng chạy ra ngoài, bất kham hết sức, như 
thể muôn tuyên chiến với toàn nhân loại. 

ÔNG LÃO - Có người nói, chúng còn ăn thịt lẫn nhau nữa. 

RÔT - Đúng thế, chính tôi đã kinh ngạc chứng kiến sự việc đó. 

Măcđơp ra 

- Kìa, Măcđơp tướng quân đã tới. (Nói với Măcđơp) - Thưa 
tướng quân, mọi việc ra sao? 

MĂCĐƠP - Sao, ngài không biết ư? 

RÔT - Đã biết ai là thủ phạm vụ giết người đẫm máu này rồi chăng? 

MẢCĐƠP - Chính là hai đứa đã bị Măcbet giết chết. 

RÔT - Than ôi! Thật là một ngày bất hạnh! Chúng mong được cái gì 
mà lại làm như thế? 

MẢCĐƠP - Chúng chỉ là những tay sai. Mancôm và Đơnaben, hai 
hoàng tử đã lén lút bỏ trốn, khiến người ta nghi ngờ là kẻ đã 
mưu đồ việc này. 

RÔT - Lại một việc quái dị nghịch thiên, nghịch địa nữa. Lẽ nào vì 
lòng tham khôn cùng mà đang tâm giết cả bố đẻ sao! Thế thì 
chắc ngôi báu sẽ về tay Măcbet. 

MẦCĐƠP - Bá tước đã được suy tôn và đi Xcôn để thụ lễ đăng quang. 

RÔT - Thi thể đấng tiên đế để ở đâu? 

MẢCĐƠP - Đã đưa về Cômkin, nơi lăng tẩm, nơi gửi gắm hài cốt của 
các cựu đế. 

RÔT - Tướng quân có đi Xcôn không? 

MÀCĐƠP - Không, tôi về Faifơ. 

RÔT - Tôi sẽ đi Xcôn. 

MẢCĐƠP - Thôi, chúc ngài gặp mọi sự tốt lành ở đó. Xin tạm biệt. 
Chỉ e rằng mũ cao áo dài thời nay chẳng được dễ dàng bằng 
thời xưa. 

RÔT - Xin tạm biệt lão trượng. 

ÔNG LẢO - Cầu Chúa ban phước lành cho nhị vị tôn ông, cầu Chúa 
che chở cho hết thảy những ai muốn đổi ác thành thiện, đổi thù 
thành bạn. 


Tất cả vào 



HỒI BA 

CẢNH I 

Forơt. Hoàng cung 


Bancô ra 

BANCÔ (nói một mình) - Măcbet, bây giờ thì ngươi đã có mọi thứ 
trong tay: ngai vàng, Caođo, Glamit, tất cả, đúng như lời những 
mụ phù thủy đã tiên đoán. Ta e rằng để mưu bá đồ vương, 
ngươi đã dùng đến những thủ đoạn xấu xa, ghê tởm. Tuy nhiên 
cũng như lời chúng nói, ngươi không truyền lại được cho con 
cháu ngươi đâu, mà chính ta đây mới là gốc rễ và tổ phụ của 
một dòng vua kế tục. Nếu những điều chúng nói đều là sự thật, 
như lời tiên tri đối với ngươi đã vô cùng kiến nghiệm, thì đối 
với ta sao lại có thể sai? Và sao ta chẳng thể chứa chan hy 
vọng? Nhưng thôi, im, đừng nói nữa. 

Có tiếng kèn đồng. Măcbet và vợ ra, bây giờ đã là vua và hoàng hậu. 

Theo sau là Lennôc, Rôt, bá quan cùng các vị phu nhân 
và những người hầu cận 

MẢCBET - Kìa! Quý khách của chúng ta đây rồi. 

VỢ MẢCBET - Nếu sơ suất không mời tướng công thì thật là một 
thiếu sót lớn và đại yến đêm nay chẳng còn có ý vị gì. 

MẢCBET - Bancô tướng công, ta thết đại yến đêm nay, mong tướng 
công tới dự. 

BANCÔ - Cúi xin Bệ hạ cứ truyền bảo, đối với lệnh của Bệ hạ, bổn 
phận bầy tôi là suốt đời gắn bó. 

MÃCBET - Chiều nay, tướng công có đi chơi ngựa không? 

BANCỒ - Thưa Bệ hạ, có. 



MẢCBET 


447 


MẢCBET - Nếu không, trong buổi thiết triều hôm nay, ta muốn được 
nghe tôn ý. Lời khuyên của tướng công bao giờ cũng có giá trị 
ngọc vàng. Nhưng thôi, để đến mai cũng được. Tướng công đi có 
xa không? 

BANCÔ - Thưa Bệ hạ, cũng chỉ từ bây giờ cho đến lúc dạ yến bắt 
đầu. Nếu ngựa của thần không chạy được nhanh hơn thì thần 
sẽ phải mượn của đêm tối một hoặc hai tiếng đồng hồ. 

MĂCBET - Tướng công đừng để lỡ tiệc đấy. 

BANCÔ - Thưa Bệ hạ, thần không dám thất hẹn. 

MẢCBET - Ta nghe nói hai tên cháu khát máu của ta đã ẩn náu ở 
Anh và Airơlen. Chúng không chịu thú nhận cái tội tàn ác giết 
cha mà còn bịa đặt ra với mọi người lắm chuyện lạ kỳ. Nhưng 
thôi, mai ta sẽ nói rõ hơn với tướng công, còn phải bàn nhiều 
việc quốc gia đại sự cần đến sự góp sức chung của chúng ta. Mời 
tướng công lên ngựa. Xin tạm biệt. Đêm nay sẽ lại gặp nhau. 
Flinxơ cùng đi với tướng công chứ? 

BANCÔ - Tâu Bệ hạ, có. Thời gian gấp quá, cha con thần cần phải đi 
ngay mới kịp. 

MẢCBET - Ta mong rằng những con tuấn mã của tướng công phi 
nhanh, vó chắc: có thế ta mới yên lòng giao tướng công trên 
lưng chúng được. Chúc tướng công thượng lộ bình an. 

Bancô vào 

(Quay lại bá quan nói)- Bây giờ các khanh có thể tự do làm 
gì tùy ý cho đến bảy giờ tối nay; để tiếp đón khách khứa cho 
thêm tưng bừng vui vẻ, trẫm muốn được một mình yên tĩnh cho 
đến khi mở tiệc, cầu Chúa ban phước cho các khanh. 

Mọi người vào cả, trừ Măcbet 
và một người hầu cận 

(Nói với người hầu cận) - Này ngươi, họ đã sẵn sàng cho ta 
gặp chưa? 

HẦU CẬN - Tâu Bệ hạ, họ đã chờ ở ngoài cửa hoàng cung. 

MẢCBET - Dẫn họ vào đây. 

Người hầu cận vào 

(Nói một mình) Ngồi trên ngai vàng như thế này mà không 
yên ổn thì cũng chẳng là gì hết. Ta ngày càng lo ngại Bancô. 
Phong cách vương giả của y khiến ta phải e sợ. Y là người quả 



448 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cảm, kiên cường. Đã can trường, lại thêm mưu trí, hành động 
của y bao giờ cũng thận trọng. Ta chỉ gờm có y thôi. Y còn sống 
là ta còn phải lo sợ. Bên y, tướng tinh của ta bị lu mờ như 
người ta nói tướng tinh của Mac Antoan bên cạnh Xêda (1) . Y 
mắng bọn phù thủy khi chúng tung hô ta là đức vua và bắt 
chúng phải nói với y. Rồi, như những tiên tri, chúng tung hô y 
là tổ phụ của một dòng vua chúa. Chúng đội lên đầu ta chiếc 
vương miện vô hậu, và đặt vào tay ta cây quyền trượng khô cằn 
để cho kẻ khác không cùng dòng máu rồi đây giành lấy mất. 
Con cái ta sẽ chẳng được kế tục trị vì! Nếu quả là như thế, thì 
chẳng hóa ta đã làm cho tâm hồn ta nhơ nhuốc vì dòng dõi của 
Bancô, vì chúng mà ta đã hạ sát Đơncan nhân hậu, chỉ vì 
chúng mà ta chuốc lấy bao nhiêu đắng cay hận oán vào cuộc 
sống thanh bình của ta; ta đã bán rẻ cả linh hồn bất diệt ta cho 
quỷ Satăng, kẻ thù chung của nhân thế, để rồi đưa chúng lên 
ngai vàng! Không! thà rằng số mệnh hãy thách thức ta trong 
một trận đấu quyết sống mái trên võ trường, còn hơn là để như 
thế. Ai đó? 

Người hầu cận ra cùng với 
hai tên thích khách 

(Nói với người hầu cận) - Cho nhà ngươi ra ngoài, và đợi ở 
cửa cho đến khi có lệnh gọi. 

Hầu cận vào 

(Nói với hai tên thích khách) - Có phải hôm qua trẫm đă nói 
với các ngươi rồi không? 

THÍCH KHÁCH I - Tâu Bệ hạ, đúng thế ạ. 

MĂCBET - Vậy thì các ngươi đã suy nghĩ kỹ về những điều ta nói 
chưa? Nên nhớ, chính y đã làm cho các ngươi điêu linh khốn 
khổ trước kia, mà các ngươi vẫn cứ tưởng lầm là ta. Hôm qua 
họp bàn, ta đã nói rõ cho các ngươi tỏ tường, và chứng minh các 
ngươi chỉ là những công cụ bị phỉnh phờ, lừa dối như thế nào, 
kẻ nào sử dụng các công cụ ấy và đủ mọi chi tiết khiến ngay 
đến một kẻ mất hồn, tâm trí ngớ ngẩn cũng phải thấy rõ: 
“Chính Bancô đã làm vậy.” 

THÍCH KHÁCH II - Bệ hạ đã cho chúng thần rõ. 


(1) Thời La Mã cổ, khi Xêda còn sống, Mac Antoan tuy cũng là một người mưu trí 
và nhiều tham vọng, nhưng cũng không làm nên được chuyện gì. 



MĂCBET 


449 


MẢCBET - Đúng vậy, và bây giờ, ta muốn nói thêm nữa, và đó là mục 
đích cuộc gặp gỡ thứ hai này của chúng ta. Lẽ nào các ngươi có 
thể nhẫn nhục cam chịu bỏ qua dược một việc như thế không? 
Các ngươi đã bị mê hoặc đến nỗi đi cầu nguyện cho y, cho con 
cháu y, kẻ mà bàn tay tàn bạo đã đẩy các ngươi xuống mồ và 
buộc con cái các ngươi phải tha phương cầu thực suốt đời sao? 

THÍCH KHÁCH I - Tâu hoàng thượng, chúng thần chỉ là những 
con người. 

MĂCBET - Phải, trong danh sách loài người, các ngươi cũng có tên 
đấy. Cũng như chó săn, chó xù, chó lài, chó cộc, chó vằn, chó vện 
thì cũng đều gọi là chó cả. Giá trị mỗi con có khác là ở chỗ con 
nhanh, con chậm, con khôn, con dại, con giữ nhà, con đi săn, 
tùy theo những đức tính riêng biệt mà tạo hóa đã phú cho 
chúng, mỗi con mang một sắc thái riêng khác với đồng loại. 
Người cũng vậy. Các ngươi muốn có một địa vị xứng đáng trong 
hàng ngũ của loài người, không muôn bị liệt vào loại mạt hạng ở 
đời thì các ngươi hãy nói đi. Ta sẽ giao phó cho các ngươi một 
việc, nếu thực hiện được, kẻ thù của các ngươi sẽ không cồn nữa, 
các ngươi sẽ được ta tin yêu trọng dụng, vì y sống thì sức khỏe 
ta hao mòn, suy nhược, y chết đi, ta mới thật được khang cường. 

THÍCH KHÁCH II - Tâu hoàng thượng, thần là một kẻ bị đời dập vùi, 
ngược đãi, lòng thần căm uất bừng bừng, thần có thể làm bất 
kể cái gì để trả thù đời. 

THÍCH KHÁCH I - Thần cũng vậy, khổ ải, chán chường với kiếp sống 
điêu linh; bất kể thế nào, thần cũng có thể liều thân, một là để 
làm lại cuộc đời, hai là chết đi cho rảnh kiếp. 

MÀCBET - Các ngươi đều đã rõ Bancô là kẻ thù của các ngươi. 

CẢ HAI THÍCH KHÁCH - Thưa rõ. 

MĂCBET - Y cũng là kẻ thù của ta, hận thù giữa ta và hắn nhất 
định sẽ phải đi đến đổ máu cho nên mỗi phút y còn sống là 
một nhát dao đâm vào chính cơ sở tồn tại của cuộc đời ta. Ta 
có thể chẳng cần che giấu, dùng quyền lực trừ khử y và lấy ý 
muôn của ta làm lý do cho hành động ấy; nhưng ta không nên 
làm thế. Ta với y cùng có chung một số bè bạn, những người 
mà ta chẳng thể dứt tình; họ sẽ thương tiếc than khóc sô' 
phận kẻ mà chính tay ta hạ thủ. Cho nên, vì nhiều lý do quan 
trọng, ta cần các ngươi giúp đỡ, hành động sao cho có thể che 
mắt được mọi người. 


29 - SECHXPIA 



450 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


THÍCH KHÁCH II - Chúng thần nguyện xin làm tròn mệnh lệnh của 
hoàng thượng. 

THÍCH KHÁCH I - Dù có mệnh hệ nào đi nữa... 

MẲCBET - Quyết tâm của các ngươi đã lộ rõ. Chỉ nội trong giờ này 
thôi, ta sẽ chỉ dẫn cho các ngươi nên đứng nấp ở chỗ nào và sau 
khi xem xét cẩn thận thời gian thuận lợi, sẽ báo cho các ngươi 
biết giờ hành sự. Nhất định phải hành động đêm nay và cách 
xa lâu đài này. Phải luôn luôn nhớ rằng không được để cho ai 
nghi ngờ ta. Đối với y thì phải giết cho gọn đừng để lỡ tay xảy 
bước. Flinxơ, con y, cùng đi, tất cũng phải chịu chung số phận 
trong giờ khắc den tối ấy. Đối với ta, trừ bỏ hắn cũng cần thiết 
chẳng kém gì trừ khử cha hắn. Các ngươi hãy cùng nhau bàn 
tính và quyết định. Lát nữa ta sẽ gặp lại các ngươi. 

CẢ HAI THÍCH KHÁCH - Chúng thần đã quyết tâm. 

MĂCBET - Cứ đợi ở trong kia, ta sẽ đến tìm các ngươi ngay. 

Hai tên thích khách vào 

Thế là xong, Bancô hỡi, nếu linh hồn ngươi có bay lên đi tìm 
thiên đàng thì nhất định sẽ tìm thấy thiên đàng đêm nay. 

Vào 


CẢNH II 
Hoàng cung 

Vợ Măcbet ra. Một thị tỳ theo sau 
VỢ MẢCBET - Bancô tướng công đi rồi à? 

THỊ TỲ - Tâu Lệnh bà, đã, nhưng tướng công sẽ trở lại đêm nay. 

VỢ MĂCBET - Ngươi khá vào tâu với hoàng thượng, ta đợi lúc Người 
thư rỗi để thưa đôi lời. 

THỊ TỲ - Xin phụng mệnh. 

Thị tỳ vào 

VỢ MĂCBET - Nếu ước mong đã thành mà lòng còn chưa thỏa thì có 



MẢCBET 


451 


khác gì xôi hỏng bỏng không. Thà cam chịu số phận của kẻ 
mình đã ám hại còn yên thân hơn là chính tay mình ám hại 
mà phải sống trong một niềm vui bất trắc. 

Măcbet ra 

Kia sao ông lại cứ lủi thủi một mình, ấp ủ những điều tưởng 
tượng đau buồn đen tối? Tại sao cứ vương vấn mãi với những ý 
nghĩ đáng lý phải chết đi theo những kẻ gây ra những ý nghĩ 
đó. Những việc không cứu vãn được nữa thì quan tâm làm gì. 
Việc đã xong là xong. 

MĂCBET - Chúng ta mới chỉ đánh rắn bị thương, chưa giết chết hẳn. 
Vết thương hàn lại, rắn lại như xưa; còn mưu toan khôn khổ 
của chúng ta vẫn bị nanh độc của nó đe dọa. Thà rằng vũ trụ 
tan vỡ, đất trời sụp đổ, còn hơn là hàng ngày phải ăn trong 
kinh hoàng, đêm đêm bị ám ảnh bởi những giấc mơ hãi hùng, 
thao thức quằn quại thâu đêm. Thà chết đi với kẻ đã khuất, kẻ 
mà để có được sự thỏa mãn tham vọng, chúng ta đã đưa tới chỗ 
yên nghỉ ngàn năm, còn hơn là phải scíng lo âu, khắc khoải đau 
khổ liên miên. Đơncan đã xuống mồ. Thế là sau những cơn sốt 
hãi hùng của cuộc sông, y đã được yên nghỉ. Phản trắc đã hoàn 
thành tội ác, gươm dao, độc dược, tôi tớ bất trung, giặc ngoại 
xâm, không gì còn có thể động chạm tới y được nữa! 

VỢ MẢCBET - Bình tâm lại, ông ơi! Đừng cau có, giận dữ thế. Đêm 
nay giữa đám đông khách dự yến, ông phải làm sao cho tươi 
tỉnh vui vẻ mới được! 

MẢCBET - Tôi sẽ cố gắng, cả bà nữa cũng phải thế. Nhất là đối với 
Bancô. Bà nên tỏ vẻ tôn kính y cả trong khóe mắt lẫn trong lời 
nói: chúng ta chưa được yên thân đâu nên phải ngọt nhạt chiều 
lòng thiên hạ để giữ gìn địa vị cao sang này, phải lấy vẻ mặt làm 
mặt nạ che giấu lòng mình, ngụy trang thâm tâm chúng ta đi. 

VỢ MĂCBET - Ông phải gạt bỏ những ý nghĩ ấy đi! 

MĂCBET - Này bà! Tâm trí tôi chứa đầy rắn rết độc địa. Bà biết chứ, 
Bancô và Flinxơ, con y còn sông sờ sờ ra đó. 

VỢ MẢCBET - Nhưng trên sổ thiên tào, mệnh chúng đâu phải là bất tử. 

MẢCBET - Yên tâm được chính là vì thế đấy. Có thể trừ chúng được. 
Vậy mình hãy vui lên; đêm nay trước khi đàn dơi bay đi kiếm mồi 
quanh hàng hiên, trước khi theo tiếng gọi của nữ thần Hikêt (1) âm 


(1) Nữ thần phù thủy. 



452 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


u, bọ hung cất đôi cánh cứng bóng bay vù vù rung lên điệu nhạc 
buồn ngủ của đêm trường thì một việc khủng khiếp sẽ xảy ra. 

VỢ MÀCBET - Việc gì thế? 

MẢCBET - Hậu yêu quý, hãy khoan đừng nên biết vội, đợi đến lúc đó 
bà sẽ vỗ tay reo mừng. Màn đêm mịt mùng, buông xuống đi 
thôi. Hãy bịt chặt lấy đôi mắt dịu hiền của ban ngày tội nghiệp. 
Hãy vung bàn tay đẫm máu vô hình của ngươi mà xóa sạch, xé 
tan sợi dây oan nghiệt đã làm cho ta phải e sợ tê tái. Trời tối 
dần rồi, quạ đã sải cánh bay về tổ trong rừng âm u, những vật 
tốt đẹp của ban ngày chìm dần trong giấc ngủ, ác quỷ đen tối 
của đêm trường trỗi dậy tìm mồi. Những lời nói của tôi làm bà 
ngạc nhiên lắm nhỉ; nhưng thôi cứ yên tâm nán chờ. Sự tình đã 
xấu chỉ có làm xấu nữa mới tốt lên được. Nào, ta đi thôi. 

Cả hai vào 


CẢNH III 

Khu công viên cạnh hoàng cung 


Ba tên thích khách ra 

TÊN THÚ NHẤT - Ai bảo mày nhập bọn với chúng tao? 

TÊN THÚ BA - Măcbet. 

TÊN THỨ HAI - Thằng này chẳng có gì đáng để ta nghi ngờ đâu cậu ạ! Vì 
nó đến bảo chứng ta phải làm thế nào, đúng như lệnh ta đã nhận. 

TÊN THÚ NHẤT - Thế thì mày ở lại với chúng tao. Phía trời tây kia, 
còn le lói ánh tà dương; đã đến lúc kẻ lữ hành lỡ bước phải thức 
ngựa phi mau cho kịp tìm nơi quán trọ, kẻ chúng ta đang chờ 
đợi cũng sắp đến đây thôi! 

TÊN THÚ BA - Có tiếng ngựa chúng mày ạ! 

BANCÔ (nói vọng từ hên trong) - Ai đó, cho chúng tôi xin ngọn đuốc. 

TÊN THỮ HAI - Chính hắn đấy, các quan khách khác tề tựu đủ mặt 
cả rồi. 



MĂCBET 


453 


TÊN THÚ NHẤT - Ngựa hắn di đường vòng. 

TÊN THÚ BÀ - Từ đây vào hoàng cung chừng một dặm. Thường cũng 
như mọi người, hắn xuống di bộ. 

TÊN THỨ HAI - Đuốc, đuô'c, chúng mày ạ! 

TÊN THỬ BA - Đúng hắn rồi. 

TÊN THÚ NHẤT - Chuẩn bị. 

Bancô và Flinxơ ra, tay cầm đuốc 
BANCÔ ( nói với con) - Đêm nay không khéo mưa mất con ạ! 

TÊN THỮ NHẤT - Hạ thủ di thôi chúng mày. 

Chúng xông vào chém Bancô 

BANCÔ - Trời ơi! Phản bội! Chạy di, Flinxơ. Chạy nhanh, chạy đi! 
Con sẽ trả thù cho cha! Trời ơi, quân khốn nạn! 

Gục xuống chết, Flinxơ trốn thoát 
TÊN THÚ BA - Thằng nào tắt đuốc thế? 

TÊN THÚ NHẤT - Tắt di càng tốt chứ sao? 

TÊN THỨ BA - Chỉ hạ dược có một thăng. Thằng con trốn thoát mất rồi. 
TÊN THỮ HAI - Thế là lỡ mất nửa phần việc hay nhất. 

TÊN THÚ NHẤT - Rút thôi, về nói cho Măcbet rõ. 

Vào cả 


CẢNH IV 

Một phòng lớn trong hoàng cung 
Tiệc đả bày sẩn 

Măcbet, vợ, Rôt, Lennôc, bá quan và các hầu cận ra 

MĂCBET - Các khanh đã biết rõ phẩm trật của mình, xin mời an vị. 
Xin mừng chư khanh vui suốt bữa tiệc từ dầu chí cuối. 

BẤ QUAN - Đội ơn thánh thượng. 

MĂCBET - Trẫm sẽ cùng ngồi với các khanh, như một gia chủ bình 



454 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


thường. Hoàng hậu ngồi ghế danh dự; đến giờ khắc tốt lành, 
chúng ta sẽ xin hoàng hậu ban lời chúc tụng. 

VỢ MẢCBET - Cúi xin chúa thượng hãy thay thần thiếp chúc tụng tất 
cả các bè bạn. Thần thiếp rất hân hoan được đón tiếp. 

MẢCBET - Kìa! Bá quan đang tỏ lòng thâm tạ ân tình của hậu đấy! 
Lưỡng ban đã tề tựu đông đủ. Trẫm ngồi ở giữa đây. ( Tên thích 
khách thứ nhất thập thò ở cửa) Vui lên các khanh. Rồi chúng ta 
sẽ chuyển cốc rượu đầy này quanh bàn một vòng và uống sao 
cho cạn. ( Tiến ra phía cửa, nói thầm với tên thích khách) - Có 
máu trên mặt ngươi kìa! 

TÊN THÍCH KHÁCH - Máu Bancô đấy. 

MẢCBET - Máu vấy lên mặt ngươi như thế tốt hơn là máu còn ở 
trong tim y! Giết được y rồi chứ? 

TÊN THÍCH KHÁCH - Tâu Bệ hạ, y đã bị cắt cổ. Chính hạ thần đã ra tay. 

MẢCBET - Ngươi quả là tay cừ khôi nhất trong khoa cắt cổ. Nhưng 
kẻ nào giết được Flinxơ mới thực là tài. Nếu lại chính là ngươi 
thì ngươi thật là hảo hán, có một không hai. 

TÊN THÍCH KHÁCH - Tâu Bệ hạ chí tôn, Flinxơ đã tẩu thoát mất! 

MẢCBET ( nói một mình) - Thôi! Thế là lo sợ lại hoàn lo sợ. Nếu hạ 
sát được Flinxơ thì thật hoàn toàn, chắc như bàn thạch, vững 
như đá tảng, thoải mái thênh thang như không khí quanh ta. 
Nhưng giờ thì ta lại bị bao vây, tù túng, giam hãm, trói buộc 
trong nỗi lo sợ nghi ngờ nhức nhối khó chịu. ( Nói với tên thích 
khách) - Nhưng Bancô thì chắc rồi chứ? 

TÊN THÍCH KHÁCH - Tâu Bệ hạ, chắc ạ! Y đã yên nghỉ trong hố sâu, 
đầu mang hai mươi vết chém; vết nhỏ nhất cũng đủ khiến y 
hồn lìa khỏi xác. 

MẢCBET - Cám ơn nhà ngươi. (Nói một mình) Thế là con rắn lớn 
đã nằm đó. Rắn con trốn thoát, rồi đây nọc độc cũng chẳng 
vừa. Nhưng lúc này thì nanh nọc còn chưa có. ( Nói với tên 
thích khách) - Thôi, cho nhà ngươi lui, mai ta sẽ nghe ngươi 
tâu trình thêm. 

Tên thích khách vào 

VỢ MẢCBET {nói với chồng) - Kìa Bệ hạ, Bệ hạ không vui vẻ với 
khách. Bữa tiệc sẽ chỉ là bữa ăn ở quán hàng nếu không được 
tiếp đãi long trọng niềm nở; nếu chỉ cốt ăn thôi, thà ăn ở nhà 



MĂCBET 


455 


còn hơn. Cho nên vui vẻ lịch thiệp càng làm cho tiệc thêm dậm 
đà, nếu không thì nhạt nhẽo chẳng ra gì. 

MẢCBET - Hậu khéo nhắc quá! {Nói với bá quan) - Nào các khanh, 
chúng ta hãy cùng nâng cốc, ăn cho ngon uống cho say. Chúc 
sức khỏe các khanh. 

LENNÔC - Xin Bệ hạ ngự tọa. 

Hồn ma Bancô ra, ngồi vào chỗ của Măcbet 

MẢCBET - Nếu Bancô tướng công có mặt ở đây thì thật đông đủ các 
vị lương đống của đất nước tụ hội dưới mái nhà này. Trẫm ước 
mong thà được chê trách tướng công vô tình thất hẹn còn hơn 
là phải thương tiếc vì chuyện chẳng lành! 

RÔT - Tâu Bệ hạ, Bancô tướng công thật dáng trách vì đã lỗi hẹn. 
Cúi xin Bệ hạ cho chúng thần được vinh dự hầu tiệc. 

MĂCBET - Bàn đã chật hết chỗ rồi mà! 

LENNÔC - Tâu Bệ hạ, đây là ghế dành riêng... 

MĂCBET - Đâu kia? 

LENNÔC - Tâu Bệ hạ, đây! Có điều chi khiến Bệ hạ xúc động như vậy? 

MĂCBET - Ai trong các khanh đây đã làm cái trò này? 

BÁ QUAN - Trò gì, tâu Bệ hạ? 

MĂCBET {nói với bóng ma Bancô) - Ngươi không thể buộc cho ta đã 
làm điều đó. Đừng rung những mớ tóc đẫm máu của ngươi với 
ta như vậy. 

RÔT - Xin mời quý vị đứng lên. Ngọc thể bất an. 

VỢ MẢCBET - Xin mời bá quan cứ yên vị. Thánh thượng thường 
hay như vậy, ngay từ hồi còn thơ ấu. Xin bá quan cứ yên vị 
cho, chỉ một lát là thánh thượng sẽ hết cơn. Một thoáng thôi, 
rồi Người sẽ lại dược như thường. Nếu bá quan chú ý tới Người 
nhiều quá, e rằng làm phật ý Người và cơn bệnh càng thêm 
nặng. Mời bá quan cứ tiếp tục dự yến, xin đừng quan tâm đến 
Người. {Nói với Măcbet) - Ông có còn xứng dáng là một bậc tu 
mi nam tử nữa không? 

MĂCBET - Xứng đáng lắm chứ, mà còn là người táo gan dám nhìn 
thẳng vào những cái gì làm cho quỷ sứ cũng phải kinh hồn táng 
đởm nữa kia! 

VỢ MẢCBET - Chà, nói hay ho gớm! Đây lại chỉ là một ảo ảnh do 
chính sự sợ hãi của ông tạo ra; cũng như con dao găm hư ảo ông 



456 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


nói chuyện hôm nào, đã dẫn ông tới chỗ Đơncan. Ôi chao! 
Nhưng cơn hoảng hốt giật mình thay thế cho nỗi sợ hãi thật sự 
chỉ thích hợp với những câu chuyện đàn bà được bà già cho 
phép kể bên bếp lửa mùa đông. Thật đáng xấu hổ quá! Tại sao 
lại cứ nhăn nhó mặt mày thế kia? Nào có gì đâu! Rút cục chỉ có 
cái ghế thôi mà cứ nhìn mãi. 

MẢCBET - Thì cứ nhìn đây, nhìn xem, nhìn đi! (Nói với bóng ma 
Bancồ) - Ôi, ngươi nói gì? Ta có sợ gì đâu! Nếu ngươi gật đầu 
dược thì cũng nói lên. Nếu tha ma mộ địa lại gửi trả về tất cả 
những xác chết đã bị chôn vùi, thì lăng tẩm của chúng ta sẽ 
phải là bụng kền kền, diều hâu (1) . 

Bóng ma biến đi 

VỢ MẢCBET - Thế nào, hoàn toàn mất trí không còn là người nữa à? 

MẢCBET - Nếu đúng là ta đứng chỗ này, thì nhất định là ta nhìn 
thấy hắn không sai... 

VỢ MẢCBET - Thôi đi, xấu hổ lắm! 

MẢCBET - Từ thời cổ xưa, máu đã đổ trước khi có những luật lệ nhân 
đạo được ban hành trừ bỏ bạo lực đem lại an ninh trật tự cho cuộc 
sống. Nhưng rồi con người vẫn cứ chém giết nhau, gây ra bao 
chuyện nghe phát rùng mình. Đã có một thời, bị đánh phọt óc ra 
thì con người chết và thế là hết. Ây thế mà bây giờ người chết lại 
trở dậy, dầu mang hai mươi vết tử thương và đẩy ta ra, tranh lấy 
ghế ngồi! Thật là quái lạ hơn cả chính một vụ giết người! 

VỢ MẢCBET - Kìa Bệ hạ, bá quan đang đợi Bệ hạ... 

MĂCBET - Ta quên khuấy di mất!... (Nói với bá quan) - Các bạn tôn 
quý nhất của ta, xin đừng lấy làm lạ! Ta có một tật kỳ quặc, đối 
với những ai đã biết ta thì chỉ là chuyện thường thôi. Nào! Chúc 
sức khỏe và hạnh phúc của tất cả. Rồi ta sẽ ngồi - Rót cho ta một 
cốc rượu đầy đây. Ta nâng cốc mừng niềm vui chung của tất cả 
bàn tiệc và chúc người bạn chí thân vắng mặt của ta là Bancô 
tướng công. Giá tướng công có mặt ở đây! Ta cạn cốc chúc mừng 
tất cả và Bancô tướng công, chúc mọi người mọi sự tốt lành. 

BÁ QUAN - Chúng thần xin đội ơn thánh thượng. 

Hồn ma lại ra 


(1) Ý nói ta sẽ phải để xác người chết không chôn cho chim mồi ăn và như vậy 
dùng bụng chim làm mồ chôn người chết. 



MẢCBET 


457 


MẢCBET (nói với bóng ma) - Cút ngay! Bước đi cho khuất mắt ta! 
Hãy nằm sâu dưới ba tấc đất! Xương mi không tủy, máu mi giá 
lạnh, mắt mi đã hết tinh thần còn trân trân nhìn nỗi gì? 

VỢ MẢCBET - Xin chư vị bá quan coi đây chỉ là một chuyện thường, 
không có gì khác. Có điều, nó làm cho bữa tiệc kém vui chút ít. 

MẢCBET - Người khác làm được, ta cũng làm được! Mi cứ tiến lại 
đây như gấu Nga xù lông, tê giác giương sừng, hay hổ 
Hiêccan (1) , mi muôn biến thành hình thù gì cũng được trừ cái 
hình thù này ra, gân cốt vững vàng của ta sẽ chẳng hề run sợ. 
Hay mi cứ sống lại đi và thách ta đấu kiếm ở nơi hoang vắng. 
Nếu ta tỏ ra run sợ thì cứ coi khinh ta là một đứa con nít. Cút 
ngay! Hồn ma kinh tởm, bóng hình hư ảo! Cút! 

Hồn ma vào 

Thế đấy, cứ bóng ma đi khỏi, ta lại hoàn hồn ngay! Kìa, các 
khanh cứ ngồi. 

VỢ MẢCBET - Bệ hạ tinh thần mê loạn hết sức lạ kỳ làm cho bữa 
tiệc dang dở, mất vui. 

MẢCBET - Làm sao có thể coi những cảnh tượng lạ lùng ấy chỉ như 
mây mùa hạ mà không kinh hoàng được? Các khanh làm ta 
hoài nghi ngay cả bản chất vốn có của ta khi ta nghĩ rằng sao 
các khanh có thể ngắm nhìn những cảnh tượng ấy mà nét mặt 
vẫn giữ được sắc thái hồng hào, còn ta thì sợ hãi tái mét mặt. 

RÔT - Tâu Bệ hạ, cảnh tượng gì kia ạ? 

VỢ MẢCBET - Thôi các khanh đừng hỏi nữa. Thánh thượng tinh thẩn 
mỗi lúc càng thêm rối loạn. Hỏi lắm làm Người càng cuồng 
giận. Các khanh nên lui ngay, tạm biệt các khanh. Không cần 
quá câu nệ theo tôn ti trật tự, lui ngay thôi! 

LENNÔC - Chúng thần xin cáo lui, chúc thánh thượng sớm bình phục. 

VỢ MẢCBET - Chào các khanh. 

Vào cả, trừ Măcbet và vợ 

MẢCBET - Cần phải đổ máu; phương ngôn có câu: máu phải trả nợ 
máu. Người ta đã từng thấy sỏi đá chuyển rời, cỏ cây biết nói, 
chim khách, quạ khoang loan báo tin dữ, điềm gở phát hiện cả 
những kẻ giết người hành động bí mật nhất. Đêm đã khuya chưa? 


(1) Một tỉnh của Ba Tư thời cổ, trên bờ biển Catxpiên (biển này còn gọi là biển 
Hiêccan), nổi tiếng có nhiều hổ dữ. 




458 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


VỢ MĂCBET - Ánh sáng ban mai đang giằng co với màn đêm rồi đấy. 

MĂCBET - Bà nghĩ thế nào về việc ta mời mọc trịnh trọng như vậy 
mà Măcđơp lại từ chối không đến dự tiệc? 

VỢ MẢCBET - Nhưng ông có cho người đến tìm hắn không? 

MẢCBET - Ta vừa mới biết được diều đó. Nhưng rồi ta sẽ phái người 
đến. Trong nhà bọn chúng, không nhà nào là không có tay trong 
của ta. Sáng mai, ta sẽ sớm đi tìm bọn phù thủy. Chúng phải nói 
cho ta rõ thêm nữa, vì giờ đây, ta cần biết những điều đen tối 
nhất bằng những phương tiện đen tối nhất. Vì lợi ích của ta, phải 
gạt bỏ hết thảy mọi trở ngại, do dự. Ta đã dấn mình vào máu quá 
sâu, dù có không dấn thêm di nữa thì quay lại cũng khó khăn 
chẳng kém gì tiến tới. Đầu óc ta chứa chất đầy chuyện kỳ lạ, phải 
hành động ngay sao cho kịp thời trước khi thiên hạ nhận thấy. 

VỢ MẢCBET - Ông cần đi ngủ, giấc ngủ tối cần thiết cho muôn loài. 

MĂCBET - Phải, đi ngủ thôi! Cái ảo tượng lạ lùng khiến ta mê loạn 
chẳng qua chỉ là sự sợ hãi của kẻ mới nhúng tay vào tội ác, còn 
thiếu dạn dày kinh nghiệm. Trong hành động, chúng ta còn 
non lắm. 


CẢNH V 

Khu rừng hoang . Tiếng sấm vang rền 


Ba mụ phù thủy vào gặp Hikêt 

MỤ THỨ NHẤT - Kìa! Sao trông nữ chúa có vẻ giận dữ vậy? 

HIKÊT - Còn sao nữa! Bọn ngươi đồ đĩ già hỗn xược, ngạo mạn! 
Sao các ngươi dám đi lại gặp gỡ Măcbet để tiết lộ những 
chuyện bí mật của âm ti, trong khi chính ta đây, kẻ đã truyền 
cho các ngươi tất cả các yêu thuật, kẻ đã bí mật âm mưu mọi 
điều ác hại thì lại không được góp phần để tỏ tài pháp thuật 
cao cường. Tệ hơn nữa là các ngươi lại giúp đỡ cho một kẻ đồi 
bại, khinh mạn, nóng nảy. Như bao kẻ khác, nó chỉ nghĩ đến 
mưu toan của nó, có thèm để ý gì đến các ngươi. Nhưng thôi, 



MĂCBET 


459 


bây giờ các ngươi hãy chuộc tội đi. Hãy đi ngay, sáng mai đợi 
ta ở bên bờ vực Akirôn (1) . Nó sẽ đến đó tìm các ngươi để biết 
thêm về sô" mệnh. Hãy chuẩn bị sẵn bình vại cùng bùa ngải 
phép ma mọi thứ. Ta sẽ lượn lờ trên thinh không. Đêm nay 
ta sẽ làm một việc khủng khiếp, và phải làm xong trước trưa 
mai. Từ một góc vành trăng, có một giọt sương trĩu nặng sắp 
rơi; ta sẽ hứng lấy trước khi nó rơi xuống đất, dùng pháp 
thuật thần kỳ để biến thành những linh hồn ma quái, dùng 
sức huyễn hoặc, đưa đường dẫn lối Măcbet tới chồ bị hủy 
hoại. Rồi đây, nó sẽ coi thường cả sô" mệnh, khinh thị cả tử 
thần, ấp ủ trong lòng những hy vọng cuồng dại vượt cả mọi 
điều khôn lẽ phải, lương tri, không còn biết chi là sợ hãi. 
Chắc các ngươi đều biết, quá tự tin chính là kẻ thù lớn nhâ"t 
của con người đây... 

Có tiếng nhạc , tiếng hát từ trong vọng ra: 

"Đi đi thôi! Đi đi thôi!..." 

Có tiếng gọi ta. Trông kìa! Tiểu yêu của ta đang cưỡi mây 
mù chờ đợi ta. 

Vào 

MỤ THÚ NHẤT - Đi nhanh lên các bạn, chúng ta đi thôi, nữ chúa sẽ 
trở lại ngay đấy! 

Tất cả vào 


CẢNH VI 
Forơt. Lâu đài 


Lennôc và một vị đại thần khác ra 

LENNÔC - Những lời tôi nói trước đây, chắc cũng chỉ mới làm cho 

(1) Một trong bốn con sông ở âm phủ trong thần thoại Hy Lạp, giống như "sông mê 
bến lú" trong thần thoại của ta. Theo chú thích của A.W.Verity (Nhà xuất bản 
Cambridge Ưniversity Press) thì đây là tên một cái hồ ở gần lâu đài Măcbet, cũng 
âm u như sông Akirôn. 



460 


WILLIAM SHAKESPEARE 


các hạ thoáng nghĩ qua. Các hạ có thể suy thêm sâu nữa. Có 
điều, mọi việc xảy ra gần đây thật là kỳ quái. Măcbet thương 
cảm đức hoàng đế Đơncan: hỡi ôi, thương cảm thì Người cũng 
đã qua đời. Còn Bancô tướng công trung dũng thì đi chơi quá 
muộn. Các hạ có thể cho rằng chính Flinxơ đã giết cha, cái đó 
là tùy ý các hạ, vì Flinxơ đã bỏ trôn. Người ta không nên đi 
chơi quá khuya mà! Ai chẳng cho rằng Mancôm và Đơnaben 
đang tâm giết người cha nhân hậu thì thật là tàn nhẫn vô 
nhân đạo? Quả là một hành động đáng nguyền rủa! Măcbet 
mới đau đớn về chuyện đó biết bao và vì lòng trung quân, đã 
chẳng nổi cơn cuồng nộ, thẳng tay xé xác hai tên sát nhân say 
bí tỉ, ngủ li bì đó sao? Hành động ấy chẳng phải là cao cả sao? 
Mà lại còn khôn ngoan nữa chứ! Vì ai mà nén được giận dữ khi 
thấy chúng cứ khăng khăng chối cãi? Vì thế tôi mới dám nói, 
Măcbet xếp đặt mọi việc khéo lắm. ơn trời, Măcbet sẽ không 
bắt được Mancôm và Đơnaben; nếu họ mà bị Măcbet tóm thì 
nhất định thiên hạ sẽ thấy giết cha phải chịu tội như thế nào; 
cả đối với Flinxơ cũng vậy. Nhưng thôi, các hạ ạ, nghe dâu 
hình như vì nói năng quá tự do, vì từ chối không nhận lời tên 
bạo chúa mời đến dự tiệc, Măcđơp tướng công hiện lâm vào 
cảnh thất sủng. Các hạ có rõ Măcđơp tướng công hiện đương 
trôn tránh nơi đâu không? 

VỊ ĐẠI THẦN - Bị tên bạo chúa chiếm đoạt ngai vàng, hoàng thái 
tử phải lánh sang triều đình Anh Cát Lợi. Đức vua Etoa rất 
sùng đạo tiếp đãi thái tử rất ân cần và luôn luôn tỏ lòng 
kính ái mặc dù thái tử đang cơn bĩ cực. Măcđơp tướng công 
cũng tới đó, cầu viện đức vua cho quân Noocthâmbơclen và 
tướng Xioa kiêu dũng sang giúp. Được họ giúp đỡ, ơn trời phù 
hộ, chúng ta sẽ lại được ăn ngon, ngủ yên, không còn phải 
trông thấy cảnh gươm đao đẫm máu trong yến tiệc, lại được 
chúc tụng một cách chân chính, nhận những tước vị cao sang, 
lương tâm không cắn rứt; tất cả những điều mà giờ đây 
chúng ta đang tha thiết ước mong. Chính tin này đã làm cho 
Măcbet nổi cơn thịnh nộ đến nỗi y đã chuẩn bị để gây việc 
binh đao. 

LENNÔC - Măcbet có sai người đến tìm Măcđơp không? 

VỊ ĐẠI THẦN - Có! Và khi bị Măcđơp trả lời dứt khoát: “Ta 
không đi”, tên điệp sứ mặt sa sầm, quay lưng lại lẩm bẩm 



MĂCBET 


461 


câu gì, hình như: “Rồi ngươi sẽ hôi hận vì đã dám trả lời ta 
như vậy!”. 

LENNÔC - Điều đó rất có thể khiến Măcđơp tướng công thấy phải 
thận trọng giữ mình và lánh cho xa. Mong sao có vị thiên thần 
nào bay tới triều đình Anh tâu bày việc này trước khi Măcđơp 
tướng công đến. cầu sao cho đất nước đau khổ của chúng ta 
đang quằn quại rên xiết dưới bàn tay bạo tàn sớm lại được 
hưởng hạnh phúc thanh bình. 

VỊ ĐẠI THÂN - Tôi sẽ cầu nguyện cho Măcđơp tướng công. 

Vdo cả 



HỒI BỐN 

CẢNH I 

Một hang đả. ơ giữa có một cái vạc đang sôi 


Tiếng sấm ầm ầm. Ba mụ phù thủy vào 
MỤ THÚ NHẤT - Mèo vằn ba lần kêu meo meo. 

MỤ THÚ HAI - Dím ba lần kêu chít chít. 

MỤ THÚ BA - Hacpiơ (1) rít lên: "Đã đến lúc, đã đến lúc rồi!". 

MỤ THỨ NHẤT - Nào ta hãy múa quanh vạc, 

Cùng vứt vào những ruột già ruột non tẩm thuốc độc. 

Cóc tía, ba mươi mốt đêm ngày liền. 

Nằm ngủ yên dưới tảng đá giá băng, 

Toát ra bao nọc độc, 

Trong vạc bùa yêu phép lạ, mi hãy sôi lên trước đi, sôi lên! 
TẤT CẢ - Hãy cô' công gắng sức thêm; 

Lửa cháy bùng bùng, vạc sôi sùng sục. 

MỤ THÚ HAI - Trong vạc, 

Thịt rắn đồng lầy sôi sục, chín nhừ. 

Mắt kì giông, móng loài ếch nhái, 

Lông dơi, lưỡi chó, 

Lưỡi rắn hổ mang, rắn hổ giun, 

Chân thằn lằn, cánh cú vọ, 

Để luyện thành bùa ngải, ma lực phi thường, 


( 1 ) 


Tên một con quỷ. 




MĂCBET 


463 


Như cháo quỷ dưới âm ty địa ngục. 

Hãy sôi lên, sôi sục cả lên. 

TẤT CẢ - Hãy cố công gắng sức thêm, 

Lửa cháy bùng bùng, vạc sôi sùng sục. 

MỤ THỨ BA - Vẩy rồng, răng sói, 

Xác khô của những mụ phù thủy, 

Lòng ruột loài cá mập phàm ăn dưới biển mặn. 

Rễ cây độc cần đào trong đêm tối, 

Gan kẻ Do Thái báng bổ thánh thần, 

Mật dê, nhựa thủy tùng, 

Trích được trong lúc gấu ăn trăng, 

Mũi người Thổ Nhĩ Kỳ, 

Môi rợ Tacta, 

Ngón tay trẻ sơ sinh của gái điếm đẻ hoang 

trong hố sâu bị bóp chết ngay khi lọt lòng mẹ, 
Quấy sao cho cháo sánh đặc, 

Đổ thêm ruột hổ dữ vào 
Để luyện bùa ngải yêu ma. 

TẤT CẢ - Hãy cô" công gắng sức thêm, 

Lửa cháy bùng bùng, vạc sôi sùng sục. 

MỤ THÚ HAI - Làm cho nó nguội đi bằng máu loài khỉ độc, 

Bùa ngải của ta sẽ mầu nhiệm vô cùng. 

Hikêt ra 

HIKÊT - Tốt lắm, khá khen các ngươi chịu khó vất vả. Rồi thì ai nấy đều 
sẽ có phần. Quanh vạc các ngươi hãy múa ca, lượn vòng như những 
thần linh, tiên nữ, phù phép cho những thứ bọn ngươi đã bỏ vào vạc. 

Tiếng nhạc, tiếng hát, "Quỷ đen" ư.v... 

Hikêt biến đi 

MỤ THÚ HAI - Ngón tay cái của ta tự nhiên giần giật, 

Chắc có kẻ hiểm ác tìm tới chốn này. 

Hỡi chốt đóng, then cài, 

Có ai gõ cửa, hãy cứ mở ra! 

Măcbet ra 



464 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MẢCBET - Hỡi những mụ yêu ma bí hiểm, tăm tối của đêm hôm 
khuya khoắt kia, các ngươi đang làm gì đó? 

TẤT CẢ - Làm một việc không tên. 

MẢCBET - Ta cầu xin ma thuật của các ngươi, dù bằng cách nào các 
ngươi tu luyện mà biết được chăng nữa, cũng xin hãy trả lời ta. 
Dù các ngươi có thả cho gió bão nổi lên làm rung chuyển cả đền 
đài, miếu mạo, dù sóng cồn của biển cả có cuốn đi hay nuốt 
chửng hết thảy thuyền bè; dù cây cối gẫy gục, dù lúa mì đã trổ 
lá có đổ rạp trong cánh dồng và lâu đài có ụp xuống đầu những 
người coi giữ, dù cung điện, lăng tháp có đổ vỡ tan hoang chỉ còn 
trơ nền móng, dù muôn vàn mầm sống quý giá của tạo hóa có bị 
giập vùi hỗn độn, thậm chí bản thân sự tàn phá có phải ớn lên 
vì cảnh hoang tàn thì các ngươi cũng hãy trả lời câu ta hỏi. 

MỤ THỨ NHẤT - Nói lên! 

MỤ THỨ HAI - Hỏi đi! 

MỤ THỨ BA - Chúng ta sẽ trả lời. 

MỤ THỨ NHẤT - Ngươi muôn được nghe chúng ta đây nói hay muốn 
được nghe các bậc sư phụ của chúng ta nói? 

MẢCBET - Hãy mời sư phụ các ngươi tới cho ta được gặp. 

MỤ THỨ NHẤT - Hãy lấy máu con lợn nái đã ăn sống nuốt tươi hết 
chín con nhỏ chính nó đẻ ra, hãy lấy mỡ của kẻ giết người chảy 
từ trên giá treo cổ xuống mà đổ vào ngọn lửa kia. 

TẤT CẢ - Hồn đâu, dù bay thấp hay bay cao, hãy hiện về đi thôi, để 
tỏ tài cao phép lạ. 

Sấm vang. Hồn ma thứ nhất hiện ra: 
một cái đầu đội mủ sắt 

MẢCBET - Hãy nói ta hay, hỡi ma lực thần uy ta chưa hề quen biết! 

MỤ THỨ NHẤT - Hồn biết rõ ý nghĩ nhà ngươi rồi! Nghe thôi, không 
được nói gì. 

HỒN MA THÚ NHẤT - Măcbet hỡi! Măcbet hãy coi chừng Măcđơp. Coi 
chừng bá tước Fairơ (1) . Thôi, để cho ta đi, nói thế đủ rồi. 

Biến đi 


(1) 


Tức Măcđơp. 



MĂCBET 


465 


MẢCBET - Dù hồn là ai chăng nữa, ta cũng cảm ơn vì lời dặn bảo. 
Hồn đã nói đúng điều ta thầm lo lắng. Nhưng xin hỏi thêm một 
lời nữa... 

MỤ THÚ NHẤT - Không thể sai khiến hồn được đâu. 

Kia kìa, hồn khác đã hiện ra, 

Pháp thuật còn linh ứng hơn nhiều. 

Sấm vang. Hồn ma thứ hai: 

một đứa trẻ mình đầy máu 

HỔN MA - Măcbet, Măcbet, Măcbet. 

MẢCBET - Ước sao ta có ba tai để nghe hồn cho rõ. 

HỒN MA - Ngươi hãy hung hãn, táo tợn và kiên quyết hơn nữa, hãy 
cười khinh sức mạnh của con người, vì không một kẻ nào do 
đàn bà đẻ ra lại có thể làm hại được Măcbet. 

Biến mất 

MẢCBET - Thế thì, Măcđơp hỡi! Cho mi cứ sống. Việc gi ta phải sợ 
mi? Nhưng ta muốn được yên tâm hơn nữa kia! Ta muốn được 
số mệnh đảm bảo! Mi phải chết! Để ta có thể nói thẳng được 
với nỗi lo sợ hèn nhát của ta là nó lừa dối ta và có thể ngủ yên 
bất kỳ sấm chớp. 

Sấm vang. Hồn ma thứ ba: 

một đứa trề đầu đội vương miện, tay cầm một cây nhỏ 

- ủa, cái gì đây! Hiện ra như một hoàng thái tử, mang trên 
đầu thơ dại vương miện chí tôn. 

TẤT CẢ - Nghe thôi, không được nói gì. 

HỒN THỨ BA - Hãy dũng mãnh như sư tử, hãy tỏ ra kiêu hùng; và 
bất chấp không cần biết kẻ nào căm tức, kẻ nào uất ức hay bọn 
âm mưu hãm hại ở đâu; chỉ khi nào khu rừng lớn Biêcnam vượt 
đồi cao Đơnxinên tiến đánh Măcbet thì Măcbet mới phải chịu 
nếm mùi thất bại. 

Biến mất 

MẢCBET - Chuyện ấy muôn đời chẳng xảy ra được. Ai là người có 
thể bắt được rừng già nhập ngũ, ra lệnh cho cây cối rễ đã ăn 
sâu trong lòng đất phải chuyển rời? ôi, những lời tiên tri êm 
ái! Hay thật là hay! Phản nghịch hỡi! Đừng ngẩng đầu lên 


30 - SECHXPIA 



466 


YVILLỈAM SHAKESPEARE 


nữa cho đến khi nào cây rừng Biêcnam trỗi dậy. Và Măcbet ta 
đây, ở địa vị cao sang này, sẽ sông trọn đời và chỉ trút hơi thở 
cuối cùng lúc mãn kiếp, theo quy luật sinh tử của loài người. 
Nhưng lòng ta hồi hộp, bồn chồn muốn biết thêm một điều 
nữa. Các ngươi khá nói ta hay nếu thuật của các ngươi có thể 
nói thêm được: phải chăng rồi đây, dòng dõi Bancô sẽ lên trị 
vì vương quốc này? 

TẤT CẢ - Không nên tìm hiểu thêm nữa! 

MĂCBET - Phải cho ta được thỏa mãn. Từ chối không cho ta hay, ta 
sẽ trút lên đầu các ngươi lời nguyền rủa mãn kiếp. Hãy nói ta 
hay, kìa tại sao vạc cứ chìm dần! Tiếng gì ầm ầm đó? 

Tiếng kèn 

MỤ THỨ NHẤT - Hiện lên! 

MỤ THÚ HAI - Hiện lên! 

MỤ THỨ BA - Hiện lên! 

CẢ BA - Hãy hiện lên cho y nhìn thấy, để y phải sầu não ưu phiền. 
Hãy hiện lên và biến đi như những bóng ma. 

Một đoàn tám ông vua hiện ra. 

Vua đi sau cùng tay cầm một cái gương. 

Hồn Bancô theo sau 

MẢCBET - Trông ngươi giống hồn ma Bancô quá đỗi! Cút ngay! 
Vương miện ngươi đội trên đầu làm cho con người ta dau nhói. 
Còn tên kia, mái tóc của ngươi, miện vàng trên trán, sao trông 
giông hồn ma đi đầu! Lại một tên thứ ba giống hệt những tên 
trước! Hỡi những mụ già ma quái bẩn thỉu! Tại sao lại cho ta 
thấy cảnh này? Kìa! Lại một tên thứ tư! Mắt ta hỡi, hãy bật 
tung ra! Sao, dòng dõi của nó sẽ trị vì cho đến ngày tận thế nổ 
ra sao? Lại một tên nữa ư? Tên thứ bảy! Ta không muôn nhìn 
thêm nữa! Nhưng kìa, tên thứ tám lại hiện ra, tay cầm gương 
soi phản ánh bao tên khác nữa, có tên tay cầm đôi quả cầu và 
ba cây quyền trượng (1) . Ôi khủng khiếp! Bây giờ thì ta thấy 


(1) Theo cuốn biên niên sử của Hồlinset, Bancô là tổ phụ của dòng họ Xchuya (từ 
Rôbơc II đến Jêm VI). "Đôi quả cầu" là tiêu biểu cho Airơlen và nước Anh được 
thông nhất từ triều vua Henry VIII. "Ba cây quyền trượng" là tiêu biểu cho Anh, 
Xcôtlen và Airơlen. 



MĂCBET 


467 


đúng vậy rồi! Kia kìa, Bancô người đầy máu me nhìn ta mỉm 
cười, tay trỏ đàn con cháu của hắn. 

Những bống ma biến mất 
Sao? Có thật thế này chăng? 

MỤ THỨ NHẤT - Chứ sao nữa, thật thế đó! Nhưng sao Măcbet lại 
sững sờ kinh ngạc thế kia? Lại đây, chị em ơi! Hãy làm cho đức 
vua vui lên bằng những trò chơi kỳ thú. Em sẽ phù phép cho 
không gian rung lên tiếng nhạc, còn các chị hãy nhảy vòng 
quanh điệu vũ lạ kỳ để đức vua vui lòng thấy chị em ta hân 
hoan tiếp đón. 

Nhạc. Các mụ phù thủy giỡn múa 
rồi cùng với Hỉkêt biến đi 

MẢCBET - Chúng đâu cả? Biến mất rồi à? Trong cuốn lịch đời giờ 
khắc xấu xa này bị nguyền rủa mãn kiếp không thôi. Ai ngoài 
đó, vào đây! 

Lennôc ra 

LENNỒC - Bệ hạ phán truyền? 

MẢCBET - Tướng công có thấy những mụ phù thủy không? 

LENNỒC - Tâu Bệ hạ, không. 

MẢCBET - Chúng không tới gần chỗ tướng công ư? 

LENNÔC - Quả thật không, tâu Bệ hạ. 

MẢCBET - Nơi hình bóng chúng lượn lờ, không gian thối tha xú uế. 
Thật đáng nguyền rủa những kẻ nào tin chúng! Trẫm nghe 
thấy tiếng vó ngựa phi. Ai qua lối này? 

LENNỒC - Có mấy kỵ binh tới tâu trình: Măcđơp đã trôn sang Anh. 

MẴCBET - Trốn sang Anh! 

LENNÔC - Tâu Bệ hạ, trốn rồi! 

MẢCBET (nói một mình) - Thời gian hỡi! Mi đã vượt trước những 
mưu đồ khủng khiếp của ta. Nếu mưu đồ mà không kèm theo 
hành động thì tham vọng dù có cánh bay đi cũng không bao giờ 
đạt được. Từ giờ phút này, lòng vừa chớm nghĩ tay phải làm 
ngay. Và lúc này đây, để biến ý nghĩ thành hành động, ý nghĩ 
phải đi đôi với việc làm, ta sẽ xuất kỳ bất ý đột nhập lâu đài 
Măcđơp, chiếm lấy Faifơ; vợ y, con y, và tất cả những kẻ xấu số 



468 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cùng dòng máu y sẽ phải chết dưới lưỡi gươm. Thôi, đừng huênh 
hoang như một thằng điên! Ta phải hành động ngay trước khi ý 
định nguội lạnh trong lòng. Nhưng thôi, không có dính líu gì 
đến những hồn ma nữa! (Nói với Lennôc) - Họ đâu! Tướng công 
đưa trẫm ra gặp họ. 

Tất cả vào 


CẢNH II 

Faifơ. Lâu đài của Măcđơp 


Măcđơp phu nhân, con trai Măcđơp và Rôt ra 

MẪCĐƠP PHU NHÂN - Chồng tôi đã làm nên tội tình gì để đến nỗi 
phải bỏ quê hương đất nước mà đi trốn? 

RÔT - Chị (1) nên bình tâm! 

MĂCĐƠP PHU NHÂN - Chính ông ấy không bình tâm chút nào! Trốn 
đi như vậy là điên rồ; hành động thì chẳng làm gì nên tội, chỉ 
vì hoang mang lo sợ mà thành kẻ bội phản. 

RỒT - Chị chưa thể rõ đó là tướng công mưu trí khôn ngoan hay là 
hoang mang lo sợ. 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - Mưu trí khôn ngoan! Bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà, bỏ 
cửa, bỏ cả chức tước lại một nơi mà chính mình lìa thoát! Ông 
ấy chẳng yêu thương gì vợ con, người không có tình! Đến ngay 
như con chim khuyên nhỏ bé, yếu hèn nhất cũng còn biết chống 
lại cú vọ để bảo vệ con thơ trong tổ ấm! Chỉ là sợ hãi mà thôi, 
nào có chút gì là yêu thương! Vô lý trôn đi như vậy thật chẳng 
khôn ngoan gì. 

RÔT - Chị yêu quý, xin chị hãy thư tâm bình tĩnh. Tướng công là 
một người cao thượng, khôn ngoan, sáng suốt, ưu thời mẫn thế. 
Tôi không dám nói nhiều hơn. Nhưng thời thế thật ác độc, khi 


(1) Măcđơp phu nhân và Rôt là chị em họ. 



MĂCBET 


469 


chúng ta là những kẻ bội phản mà cũng không biết chính mình 
là bội phản; khi ta chỉ hiểu những tin đồn qua những điều ta e 
sợ mà không biết rõ ta sợ cái gì, và trôi dạt lênh đênh đó đây 
trên biển cả hung dữ. Xin tạm biệt chị, tôi sẽ trở lại ngay. Việc 
đã tệ hại đến cùng cực ắt phải chấm dứt hoặc phải trở lại tốt 
lành như xưa. cầu Chúa phù hộ cho chị. 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - Con tôi có bố mà giờ hóa không. 

RÔT - Tôi thật điên rồ nếu nán lại ồ đây lâu nữa. Tôi chỉ càng thêm 
lúng túng và chị cũng càng thêm buồn phiền. Xin cho phép tôi 
cáo biệt ngay. 

Rôt vào 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - Con ơi, cha con chết rồi, bây giờ thì con biết 
làm gì và sống ra sao? 

CON - Sông như chim cũng được mẹ ạ. 

MĂCĐƠP PHU NHÂN - Ản giun dế, ruồi nhặng mà sống à? 

CON - Con muốn nói là kiếm được gì thì ăn nấy; chim nó cũng thế đấy! 

MĂCĐƠP PHU NHÂN - Con chim non đáng thương của mẹ! Lẽ ra con 
không phải sợ lưới giăng, nhựa mồi, cạm bẫy. 

CON - Việc gì con phải sợ, hở mẹ? Họ đánh bẫy làm gì chim nhỏ. 
Mẹ nói thế thôi chứ, cha con không chết. 

MĂCĐƠP PHU NHÂN - Chết rồi con ạ; làm thế nào con lại có được 
một người cha nữa? 

CON - Thế làm thế nào mẹ lại có được một người chồng? 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - Ra chợ nào mà chẳng mua được hàng tá. 

CON - Thế thì mẹ cứ mua rồi bán lại vậy. 

MĂCĐƠP PHU NHÂN - Con ăn nói khôn lắm, mới tí tuổi đầu mà đã 
hóm thế rồi! 

CON - Mẹ ạ, cha con có phải là một kẻ phản bội không? 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - ừ, cha con là một kẻ phản bội. 

CON - Thế nào là một kẻ phản bội hở mẹ? 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - Là kẻ thề thcít rồi lại dối trá nuốt lời. 

CON - Thế tất cả những ai thề thốt rồi lại dối trá nuốt lời đều là 
phản bội cả sao? 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - Đều là phản bội tất và đáng đem treo cổ. 



470 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CON - Những kẻ thề thô't rồi lại dối trá nuốt lời đều đáng đem treo 
cổ tất cả ư? 

MẢCĐƠP PHƯ NHÂN - Tất cả. 

CON - Thế ai đem treo cổ họ? 

MĂCĐƠP PHU NHÂN - Những người lương thiện chứ còn ai. 

CON - Nếu thế thì những kẻ nói dối và hay thề thốt đều là ngu cả; 
bởi vì họ đông, họ có thể đánh bại và đem treo cổ tất cả những 
người lương thiện được. 

MẢCĐƠP PHƯ NHÂN - Khỉ con! Cầu Chúa che chở cho con! Nhưng 
con làm thế nào để lại có một người cha bây giờ? 

CON - Nếu cha con chết thật rồi thì mẹ đã khóc. Nếu mẹ không 
khóc thì chắc con sắp có cha mới đấy. 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - Thằng lém, chỉ nói nhăng nói cuội. 

Một điệp sứ ra 

ĐIỆP SÚ - Cầu Chúa ban phước lành cho phu nhân! Phu nhân không 
biết kẻ mọn này; nhưng địa vị cao sang của phu nhân thì kẻ 
mọn này đã rõ. Kẻ mọn này e rằng tính mạng của phu nhân 
đang bị đe dọa. Nếu phu nhân tin ở lời khuyên của kẻ chân 
thật này, xin phu nhân đừng nên ở đây và hãy lánh ngay đi 
cùng gia quyến. Kẻ mọn này nghĩ rằng làm cho phu nhân phải 
hoảng sợ, thật là nhẫn tâm, nhưng không báo trước cho phu 
nhân biết thì thật là tàn ác; sự bạo tàn đang kề ngay sát cạnh 
phu nhân, cầu Chúa phù hộ cho phu nhân! Kẻ mọn này không 
dám nán lại đây lâu nữa. 

Vào 

MẢCĐƠP PHU NHÂN - Trôn đi đâu? , Ta chẳng làm gì hại ai! Nhưng 
bây giờ ta mđi nhđ ra rằng, ở trên đời này, hại người thường 
lại đáng khen, làm diều hay có khi lại bị cho là điên rồ nguy 
hiểm! Ôi! thế thì tại sao ta lại còn dùng đến cái lý luận đàn 
bà ấy để mà tự bào chữa rằng ta có làm gì hại ai bao giờ? Lũ 
nào thế kia? 

Bọn sát nhân ra 

TÊN THÚ NHẤT - Chồng mày đâu? 

MẢCĐƠP PHƯ NHÂN - Ta mong rằng chồng ta không ở một nơi nhơ 
bẩn để cho những thứ như bọn ngươi cũng có thể tìm thấy được? 



MĂCBET 


471 


TÊN THÚ NHẤT - Nó là một thằng phản bội. 

CON - Nói láo! Đồ chó xồm! 

TÊN THỬ NHẤT - A, thằng nhóc! ( Giơ dao đâm) Dòng giống phản bội! 
CON - Mẹ ơi! Chúng nó giết con rồi. Mẹ chạy đi! ( Gục xuống chết) 
Măcđơp phu nhân chạy vào, miệng kêu: 

"Có kể giết người!". Bọn sát nhân đuổi theo 


CẢNH III 

Nước Anh. Trước hoàng cung 


Mancôm và Măcđơp ra 

MANCÔM - Chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ râm mát, để khóc 
than trút hết nỗi sầu thương của lòng ta. 

MẢCĐƠP - Chúng ta nên nắm chắc lấy thanh gươm diệt thù, như 
những trang nam tử dũng cảm kiên cường, để bảo vệ quê 
hương đang sụp đổ thì hơn. Mỗi sớm mai lại có thêm bao 
người vợ mất chồng gào thét, bao người con mất cha kêu khóc, 
bao nỗi oán hờn thấu tận trời xanh khiến trời dất cũng vang 
lên những tiếng đau thương như cảm thông với nỗi đau khổ 
của xứ sở Xcôtlen. 

MANCÔM - Ta chỉ khóc than những điều gì ta tin, và chỉ tin những 
điều gì ta biết rõ. Những điều gì ta có thể uốn nắn lại, gặp 
thời cơ thuận tiện ta sẽ thực hiện. Những điều tướng công nói, 
có thể là đúng như vậy. Tên bạo chúa mà chỉ mới nói đến tên 
thôi cũng dã làm cho đầu lưỡi chúng ta rộp sưng rát bỏng, xưa 
kia ai chẳng cho là một người chính trực, trung thần. Tướng 
công cũng đã từng tôn quý y, y cũng chưa dụng chạm gì đến 
tướng công. Ta hãy còn trẻ, nhưng phản bội ta thì hẳn tướng 
công sẽ được y hậu thưởng, dâng một con cừu non yếu đuối thơ 
ngây để làm dịu cơn thịnh nộ của một hung thần là điều khôn 
ngoan đấy. 

MĂCĐƠP - Tôi không phải là một kẻ phản nghịch. 



472 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MANCÔM - Nhưng Măcbet là một kẻ phản nghịch. Lòng trung nghĩa 
cũng có thể lùi bước trước lệnh nhà vua. Nhưng thôi, tướng công 
tha lỗi cho ta. Tướng công là người như thế nào, thì ý nghĩ của 
ta cũng không thể làm thay lòng đổi dạ được. Dù cho vị thiên 
thần sáng láng nhất có sa cơ thì các thiên thần cũng vẫn cứ 
ngời sáng, xấu xa đê tiện dù có khoác mặt nạ nhân hậu, thì 
nhân hậu cũng vẫn là nhân hậu. 

MẢCĐƠP - Tôi thật là thất vọng. 

MANCÔM - Có thể chính diều này làm ta phải nghi ngờ: tại sao 
tướng công vội vã lìa vợ bỏ con, những người thân yêu nhất, 
những sợi dây bền chắc ràng buộc đời mình, ra đi không một 
lời từ biệt? Mong tướng công hiểu cho, đừng coi những mối nghi 
hoặc của ta là có ý lăng nhục tướng công, đó chỉ vì là ta phải lo 
bảo vệ sự an toàn của mình. Mặc cho ta muốn nghĩ chi, tướng 
công có thể vẫn là người quang minh chính trực. 

MẪCĐƠP - Tổ quốc đau thương của ta hỡi! Hãy nhỏ máu nữa đi! Hỡi 
hôn quân bạo chúa! Trên ngai vàng thống trị, địa vị của mi 
vững chắc lắm rồi, vì chính nghĩa không dám chống lại mi đâu! 
Hãy yên hưởng những thành quả tội lỗi của mi, danh hiệu của 
mi đã ổn định. Xin từ biệt Điện hạ. Dù có đem cho tôi tất cả 
đất đai nằm trong tay tên bạo chúa kèm thêm cả miền Đông 
giàu có nữa, tôi cũng sẽ không là một kẻ khôn nạn như Điện hạ 
đã tưởng. 

MANCÔM - Tướng công đừng giận. Ta nói đây không phải hoàn toản 
vì sợ tướng công; ta tưởng nhớ đến tổ quốc thân yêu đang rên 
xiết đắm chìm dưới ách thống trị bạo tàn: lệ rơi, máu đổ, và 
mỗi ngày lại thêm một vết thương đau. Ta cũng lại tin rằng sẽ 
có những cánh tay giơ lên vì ta mà chiến đấu, và ngay ở dây, 
Đức vua Anh Cát Lợi nhân hậu cũng sẵn sàng giúp ta hàng 
nghìn tinh binh. Nhưng, dù sao đi nữa, khi chân ta đã giẫm 
được lên đầu tên bạo chúa hay đã chém được đầu y cắm lên mũi 
kiếm này, thì đất nước đau thương của ta cũng sẽ lại phải chịu 
nhiều nỗi thống khổ, nhiều điều xấu xa đồi bại hơn cả trước kia, 
do bàn tay người kế tục gây nên. 

MẪCĐƠP - Ai sẽ là người kế tục? 

MANCỒM - Chính ta chứ còn ai. Ta biết rõ ta vôh bản chất là một 
con người đầy tật thói xấu xa, khi có dịp bùng ra thì so với ta, 



MĂCBET 


473 


tên Măcbet hắc ám kia còn trắng trong như tuyết. Và đem so 
sánh những tội lỗi vô bờ của ta, thần dân đáng thương sẽ chỉ 
coi y như một con cừu non thôi. 

MĂCĐƠP - Ngay cả trong bầy quỷ sứ nơi âm ty địa ngục khủng 
khiếp cũng không thể có con quỷ nào tội ác sánh tầy Măcbet. 

MANCÔM - Ta đồng ý y là một kẻ khát máu, dâm ô, tham lam, keo 
kiệt, dối trá, lọc lừa, hung bạo, hiểm ác, đủ mọi tội lỗi xấu xa; 
nhưng lòng dục của ta thì thật không cùng không đáy. Và dục 
vọng của ta sẽ vượt lên mọi chướng ngại ngăn cản ý muốn của 
ta. Thà để Măcbet còn hơn suy tôn một kẻ như thế lên trị vì. 

MĂCĐƠP - Hoang dâm vô độ vốn cũng là một hình thái của chuyên 
quyền bạo ngược. Nó đã làm cho bao triều đại đang hưng thịnh 
phải suy vi, bao ngai vàng sụp đổ. Tuy nhiên, tận hưởng tất cả 
những gì thuộc quyền sở hữu của mình thì có chi đáng ngại. Có 
thể kín đáo vui chơi thỏa thích mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng, thế 
gian ai biết đâu chuyện đó. Có thiếu gì cung tần mỹ nữ sẵn 
sàng hiến thân mình khi đấng quân vương tỏ lòng sủng ái. Chỉ 
sợ con diều hâu trong lòng Điện hạ cũng không tha nổi hết mồi. 

MANCÔM - Đã thế, trong tâm địa xấu xa của ta lại còn nẩy sinh 
lòng tham lam vô bờ. Nếu ta là vua, ta sẽ giết hết những người 
quý tộc để chiếm đoạt đất đai, tịch thu nhà cửa lâu đài của kẻ 
này, ngọc ngà châu báu của kẻ khác, càng có nhiều ta càng 
thèm khát, phải gây ra những vụ tranh chấp bất công đối với 
những bậc trung thần, giết họ đi để chiếm lấy tài sản. 

MĂCĐƠP - Lòng tham ấy bén sâu hơn, đâm những rễ độc hại hơn lòng 
dục vốn chỉ là thứ hoa mùa hạ. Chính nó là thanh gươm đã hạ sát 
bao vua chúa. Tuy nhiên chẳng việc chi mà Điện hạ lo ngại. Tài 
nguyên của Xcôtlen vô cùng phong phú. Nguyên của riêng cũng đã 
thỏa mãn ý muốn của Điện hạ rồi. Người ta có thể chịu đựng tất 
cả những điều ấy vì Điện hạ còn có bao đức lớn khác. 

MANCÔM - Nhưng ta không có một đức gì: những đức độ của kẻ 
vương giả như công bằng, chính trực, tiết độ, chung thủy, đại 
lượng, kiên trì, tận tụy, nhân ái, khiêm cung, hỉ xả, nhẫn nại, 
dũng cảm, cương nghị, ta không được một điều gì hết; còn thói 
xấu, tội ác thì lại có nhiều, muôn hình muôn vẻ. Tướng công 
phải biết, nếu quyền >lực về tay, ta sẽ đổ xuống âm ti địa ngục 
dòng sữa dịu ngọt của thuận hòa, khuấy động cả cuộc sống 
thanh bình của thế gian, phá vỡ mọi hài hòa trên trái đất. 



474 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


MĂCĐƠP - Ôi! Xcôtlen! Xcôtlen! 

MANCÔM - Tướng công hãy nói đi, một kẻ như thế có xứng đáng cai 
trị muôn dân không? Ta đúng là hạng người như ta đã nói đấy. 

MĂCĐƠP - Xứng đáng cai trị muôn dân! Không! Sống cũng không 
đáng! Oi tổ quốc khôn khổ dưới quyền trượng đẫm máu của tên 
bạo chúa chuyên quyền thoán vị đến bao giờ mới được sông lại 
những ngày thanh bình thuở trước; vì người kế tự chính thống 
của ngôi báu cũng tự nguyền rủa và sỉ nhục cả dòng họ mình. 
Hoàng phụ của Điện hạ xưa là một vị minh quân thánh đế. 
Thái hậu xưa thường quỳ gối nhiều hơn đi đứng để cầu nguyện 
dọn mình cho cái chết, mong được rũ sạch tội trần. Thôi, xin 
cáo biệt Điện hạ, chính cũng vì những tội ác Điện hạ vừa tự 
gán cho mình ấy mà tôi đã phải bỏ đất Xcôtlen mà đi. Ôi lòng 
ta hỡi! Hy vọng của ngươi đến đây là hết. 

MANCÔM - Măcđơp tướng công! Cơn thịnh nộ cao quý này chính là 
do tấm lòng quang minh chính đại mà ra, nó đã xua đuổi khỏi 
tâm hồn ta tất cả những mối nghi ngờ đen tối và làm ta càng 
tin ở lòng trung thực của tướng công. Măcbet hung ác vô 
cùng, dùng nhiều mưu mô xảo quyệt tìm cách đưa ta vào 
tròng. Ta phải thận trọng dè dặt không thể quá vội vã tin 
người. Nhưng hoàng thiên đã chứng giám cho hai ta. Ngay từ 
bây giờ, thân mệnh ta đây, xin phó thác cho tướng công. Tất 
cả những điều xấu xa nhơ nhuốc ta vừa tự buộc, ta đều phủ 
nhận, bác bỏ, những điều đó rất xa lạ đối với bản chất ta. Ta 
chưa hề biết tới đàn bà; suốt đời ta chưa bao giờ bội ước; ngay 
của cải của chính mình, ta cũng chẳng hề tham; chưa bao giờ 
ta mất đức tin, và ngay đối với quỷ cũng không phản trắc. Ta 
yêu quý sự thật không khác gì cuộc sông. Lời tự buộc tội vừa 
rồi chính là lời ta nói dối đầu tiên trong đời. Thân mệnh ta 
đây, xin phó thác cho tổ quốc đau thương và xin tùy tướng 
công sai khiến. Thật ra, trước khi tướng công tới đây, lão 
tướng Xioa với một vạn tinh binh đã sẵn sàng xuất phát. Bây 
giờ chúng ta cùng đi, việc lớn tất thành vì chúng ta đấu tranh 
cho chính nghĩa. Nhưng kìa, tại sao tướng công lại lặng thinh 
như vậy? 

MÀCĐƠP - Những việc buồn vui như vậy dồn dập cùng đến một lúc 
thì thật khó mà điều hòa được. 

Một quan ngự y ra 



MĂCBET 


475 


MANCÔM - Xin để lát nữa nói thêm. (Nói với quan ngự y) - Thưa 
quan ngự y, hoàng thượng có tới không? 

NGự Y - Tâu Điện hạ, bao linh hồn đau khổ hiện đang mong chờ 
đức hoàng thượng ra tay cứu chữa. Bệnh hoạn của họ, các danh 
sư đều phải bó tay. Nhưng chỉ cần bàn tay Người đã được trời 
ban phép chạm tới là mọi bệnh tiêu tan tức khắc.. 

MAN CÔM - Xin cảm ơn quan ngự y. 

Quan ngự y vào 

MACĐƠP - Quan ngự y muôn nói bệnh gì vậy? 

MANCÔM - Bệnh tràng nhạc. Đức hoàng thượng có phép lạ thần 
kỳ. Từ khi đến nước Anh, tôi vẫn thường được thấy Người đã 
ra tay đức độ cứu vớt bao sinh mệnh. Người cầu khấn trời thế 
nào đấy, chỉ riêng có Người biết. Có những người bệnh trạng 
kỳ quái, lở loét sưng mọng trông thật thương tâm, khoa mổ xẻ 
cũng vô phương cứu chữa, nhưng Người chỉ cần đeo đồng tiền 
vàng vào cổ họ, lẩm nhẩm cầu nguyện, người bệnh tức khắc 
khỏi ngay. Tiếng đồn đức hoàng thượng còn truyền lại phép 
tiên cho con cháu. Thêm vào cái tài kỳ lạ đó, Người còn có tài 
tiên tri và bao đức độ khác khiến Người lừng danh là một vị 
minh quân thánh đế. 

MĂCĐƠP - Điện hạ nhìn xem có ai tới? 

MANCÔM - Một người đồng hương, nhưng tôi chưa nhận được là ai. 

Rôt ra 

MẢCĐƠP - Xin kính chào người anh em thúc bá cao quý của tôi. 

MAN CÔM - Bây giờ tôi nhận ra rồi. cầu Chúa xóa bỏ tất cả những gì 
khiến chúng ta thành người xa lạ. 

RÔT - Lạy Chúa tôi! 

MẢCĐƠP - Đất nước Xcôtlen vẫn thế chứ? 

RÔT - Than ôi, đất nước đau thương. Thác loạn sợ hãi quá hầu 
không còn biết mình là thế nào. Ta không còn gọi Xcôtlen là 
mẹ hiền được nữa, nó chỉ còn là nấm mồ của chúng ta. Không 
thấy ai mỉm một nụ cười, trừ những kẻ ù lì không biết chi sự 
thế; không ai để ý đến những tiếng thở dài, rền rĩ, tiếng gào 
thét xé trời; những nỗi đau thương dữ dội nhất hầu như cũng 
chỉ là một cơn xúc dộng bình thường. Nghe tiếng chuông báo tử 
cũng chẳng ai buồn hỏi kẻ nào đã chết. Và đời sống của lương 



476 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


dân sớm tàn trước cả những bông hoa đính trên vành mũ, chưa 
ốm đã vội lìa trần. 

MẢCĐƠP - Ôi, tướng công sao mà khéo kể; nhưng thật quả là đúng 
không sai. 

MANCÔM - Có tai họa gì xảy ra gần đây nhất? 

RÔT - Kẻ nào thuật lại tai họa xảy ra cách đây một giờ sẽ bị người 
nghe huýt sáo đuổi vào (1) vì mỗi phút lại thêm một tai họa mới. 

MẢCĐƠP - Tiện nội có được bình yên không? 

RỔT - Thưa... bình yên! 

MẢCĐƠP - Còn các con tôi? 

RÔT - Thưa... cũng bình yên. 

MẢCĐƠP - Tên bạo chúa không khuấy động cuộc sông yên ổn của 
họ sao? 

RÔT - Không, khi tôi ra đi thì vẫn yên ổn lắm. 

MẢCĐƠP - Tướng công không nên nói quanh. Sự thể ra sao? 

RÔT - Khi tôi tới đây để loan báo những tin này mà tôi mang nặng 
trong lòng thì nghe đồn có nhiều trang nghĩa sĩ đã nổi dậy. 
Chắc rằng tin ấy không sai vì tôi thấy tên bạo chúa đã động 
binh. Đã đến lúc phải hành động để hỗ trợ cho họ. Sự có mặt 
của Điện hạ ở Xcôtlen sẽ dấy lên binh hùng tướng mạnh, đàn 
bà cũng sẽ đứng lên chiến đấu để xóa sạch bao cảnh điêu linh 
thông khổ. 

MANCÔM - Muôn dân cứ yên lòng. Chúng ta sẽ tiến về Xcôtlen. Đức 
vua nước Anh đã giúp chúng ta hổ tướng Xioa với mười ngàn 
quân. Trong khắp tất cả các nước theo Thiên chúa giáo, không 
có một lăo tướng nào tài giỏi hơn Xioa! 

RÔT - Ước sao tôi có thể đáp lại tin vui này bằng những tin tương 
tự. Tiếc thay tôi chỉ có những tin đáng lẽ phải thét lên trong 
nơi hoang vắng để không thể lọt vào tai ai được. 

MẢCĐƠP - Tin về vấn đề gì? Liên quan đến nghĩa lớn hay chỉ dính 
líu đến nỗi đau khổ riêng của một cá nhân nào? 


(1) Ở rạp hát, một diễn viên tồi thường bị khán giả la ó huýt sáo đuổi vào. Câu này 
ý nói: từng phút Măcbet lại gây thêm bao tội ác mới, đến nỗi không biết kể tội ác 
nào là tội ác mới nhất. Kẻ nào kể lại tội ác của y gây ra trước đây một giờ sẽ bị coi 
như diễn viên tồi, khán giả huýt sáo đuổi vào. 



MĂCBET 


477 


RÔT - Không một người lương thiện nào nghe thấy tin này mà 
không chia phần đau xót mặc dù chủ yếu nó chỉ quan hệ tới 
tướng công. 

MẢCĐƠP - Nếu quan hệ tới riêng tôi, thì xin đừng giấu nữa, hãy nói 
ngay cho tôi rõ. 

RÔT - Mong rằng tai tướng công đừng đời đời ghê tởm miệng lưỡi 
của tôi, nó sắp nói lên những lời đau thương ai oán nhất mà 
tướng công chưa từng nghe thấy bao giờ. 

MẢCĐƠP - Hừ! Tôi cũng đã đoán chừng như vậy! 

RÔT - Chúng đột nhập lâu đài, phu nhân cùng các lệnh lang, lệnh ái 
bị sát hại một cách man rợ. Kể lại tỉ mỉ chỉ là giết cả tướng 
công thêm vào đông tử thi ấy mà thôi. 

MANCÔM - Ôi Thượng đế từ bi hỉ xả? Bạn ơi, xin đừng kéo mũ xuống 
để che giấu đôi hàng mi. Hãy để cho đau thương nói nên lời. 
Phiền muộn không thổ lộ chỉ thêm vò xé tâm can. 

MẪCĐƠP - Cả các con tôi nữa ư? 

RÔT - Phu nhân, các lệnh lang, lệnh ái, gia nhân, tất cả, chúng gặp 
ai là giết nấy. 

MẢCĐƠP - Thế mà tôi đã bỏ đi. Vợ tôi cũng bị giết ư? 

RÔT - Tôi đã nói rồi. 

MANCÔM - Tướng công nên bình tâm. Chúng ta hãy lấy sự trả thù 
lớn làm phương thuôc chữa vết tử thương này. 

MẢCĐƠP - Ông ta không có con nên không hiểu được ( 1 ) L. Tất cả lũ 
con kháu khỉnh của tôi sao? Tướng công nói là tất cả ư? Ôi loài 
chim ó! Tất cả ư? Sao, đôi cánh hung bạo sà xuống một lần mà 
cả bầy gà con kháu khỉnh của ta và mẹ chúng chết hết sao? 

MANCÔM - Hãy đương đầu với đau thương như một trang tu mi nam tử. 

MẢCĐƠP - Tôi sẽ làm như vậy! Nhưng tôi cũng phải có những tình 
cảm của một con người. Tôi không thể không nhớ tới những 
người thân yêu nhất đời của tôi. Thượng đế sao nỡ đành lòng 
nhìn nghịch cảnh ấy mà không bênh vực họ? Ôi, Măcđơp tội 
lỗi, vợ con ngươi chịu tử nạn chính vì ngươi đấy. Ta độc ác thay, 
vỢ con ta, nào có tội tình gì, chính vì lỗi của ta mà bị tàn sát. 
Cầu Chúa cho linh hồn vợ con tôi được siêu thoát! 


(1) Ý nói Mancôm. 



478 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MANCỒM - Hãy lấy mối thù này làm đá mài sắc lưỡi gươm, hãy biến 
đau thương thành phẫn nộ, đừng để nhụt chí, phải khơi lên lửa 
căm hờn! 

MẪCĐƠP - Ôi, tôi có thể khóc được như một nhi nữ; miệng lưỡi tôi có 
thể huênh hoang khoác lác. Nhưng hỡi thiên thần từ bi đại độ, 
hãy chấm dứt ngay cho những sự trì hoãn. Hãy đưa tôi đến mặt 
đối mặt với con quỷ của Xcôtlen ấy trong tầm gươm của tôi; nếu 
y thoát chết, thì xin Thượng đế hãy dung tha cho y. 

MANCÔM - Đó là lời lẽ của một trang nam tử. Chúng ta hãy vào bệ 
kiến đức vua. Binh lực của ta đã sẵn sàng, chỉ còn cáo biệt 
Người’nữa là xong. Măcbet đã sắp đến ngày tận số. Các đấng 
thiên thần đã chuẩn bị ra uy. Tướng công gắng vui lên. Đêm 
không có ngày thì đêm dài bất tận sao? 

Vdo cả 



HÔI NÃM 


CẢNH I 

Đơnxinên. Phòng ngoài trong lâu đài 


Một quan ngự y và 
một phu nhân hầu cận vợ Măcbet ra 

NGự Y - Tôi đã cùng phu nhân thức hai đêm liền, vậy mà vẫn chưa 
thấy những điều phu nhân đã kể. Lần cuối cùng hoàng hậu đi 
đi lại lại là hôm nào? 

PHU NHÂN HẦU CẬN - Từ hôm hoàng thượng ngự giá đi chinh 
chiến, tôi đã trông thấy hoàng hậu từ trên long sàng bước 
xuống, khoác áo ngủ lên người, mở cửa phòng, lấy một tờ 
giấy gấp lại, viết lên trên, đọc, niêm phong, rồi lại trở lại 
long sàng; làm tất cả những việc ấy tuy vẫn đang ngủ cực 
kỳ say. 

NGự Y - Tâm thần rõ ràng là rối loạn lớn nên trong khi ngủ say 
mới lại hành động như khi thức. Ngoài việc đi lại và cử động 
như thế, phu nhân có nghe thấy hoàng hậu thốt ra câu gì trong 
lúc ngủ mê ấy không? 

PHU NHÂN HẦU CẬN - Thưa ngài, điều đó tôi không muốn nhắc lại 
sau lưng hoàng hậu. 

NGự Y - Phu nhân có thể nhắc lại cho tôi nghe, cần lắm đấy! 

PHU NHÂN HẦU CẬN - Tôi không thể nói với ngài cũng như với bất 
cứ người nào khác, không có ai chứng kiến để xác minh cho lời 
tôi. Kìa! Ngài trông, hoàng hậu tới kìa. 

Vợ Mãcbet tay cầm cây nến đi ra 



480 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Đúng là hoàng hậu; và rõ ràng là hoàng hậu vẫn ngủ mê 
mệt. Ngài hãy nhìn xem; và nấp kín, đừng lộ. 

NGự Y - Làm sao Người lại cầm nến mà đi như vậy? 

PHU NHÂN HẨU CẬN - Ây, nến cắm ngay bên giường; Người muốn 
lúc nào cũng có ánh sáng bên cạnh, đó là lệnh của Người. 

NGự Y - Kìa phu nhân coi, mắt Người vẫn mở. 

PHU NHÂN HẦU CẬN - Vâng, nhưng giác quan thì khép. 

NGự Y - Người đang làm gì vậy? Kìa, Người cứ xoa mãi hai bàn tay 
thế kia. 

PHU NHÂN HẦU CẬN - Người vẫn làm như thế đấy, bộ như đang rửa 
tay. Đã có lần tôi thấy Người cứ xoa tay mãi đến một khắc 
đồng hồ. 

VỢ MĂCBET - Thế mà vẫn còn mãi một vết... 

NGự Y - Nghe Người nói kìa! Tôi phải ghi những lời ấy thì mới nhớ 
chắc được. 

VỢ MẢCBET - Biến ngay, vết ố đáng nguyền rủa này, biến ngay! Ta 
ra lệnh cho nhà ngươi... Một! Hai! Kìa đến giờ hành sự rồi! Ôi 
địa ngục sao mà tăm tối! Hèn lắm, phu quân ơi, hèn lắm! Con 
nhà tướng mà lại run sợ sao? Việc gì ta phải sợ ai biết, chẳng 
ai có quyền gì phán xử ta kia mà? Có điều là, ai ngờ lăo già ấy 
lại có nhiều máu đến thế. 

NGự Y - Phu nhân có để ý câu đó không? 

VỢ MẢCBET - Bá tước Faifơ có một người vợ, bây giờ bà ta đâu rồi? 
Sao, đôi bàn tay này không bao giờ sạch được ư? Phu quân ơi, 
đừng làm thế, đừng làm thế nữa. Phu quân cứ thảng thốt như 
vậy thì đại sự hỏng hết mất! 

NGự Y - Hãy lui ra, lui ra đi. Phu nhân đã biết những điều đáng lẽ 
không nên biết. 

PHU NHÂN HẦU CẬN - Người đã nói những điều đáng lẽ không nên 
nói. Tôi dám chắc như vậy. Có Trời thấu được những điều mà 
Người đã trải qua. 

VỢ MẢCBET - Mùi máu vẫn còn xông lên! Tất cả nước hoa của xứ Ả 
Rập cũng không thể làm thơm tho được bàn tay nhỏ bé này. Ôi! 
Trời đất hỡi! 



MẢCBET 


481 


NGự Y - Ôi, tiếng than vãn sao não nuột làm vậy! Tâm can này chắc 
phải đau đớn nặng nề lắm. 

PHU NHÂN HẦU CẬN - Danh vọng, quyền quý tôi cũng chẳng màng 
nếu như phải mang trong lòng một tâm trạng như vậy. 

NGỰ Y - Tốt, tốt, tốt! 

PHU NHÂN HẦU CẬN - cầu Chúa cho mọi sự đều tốt, thưa ngài. 

NGự Y - Bệnh thế này, tôi cũng đành bó tay. Tuy vậy, tôi từng biết 
có những người cũng đi đi lại lại trong lúc ngủ, nhưng rồi chết ở 
trên giường rất trong sạch, đáng kính. 

VỢ MẢCBET - Đi rửa tay đi, mặc áo ngủ vào, đừng tái mét đi làm 
vậy! Tôi phải nói với ông lần nữa rằng đã chôn Bancô rồi, y 
không thể chui ra khỏi mồ được. 

NGự Y - Lại thế nữa kia ư? 

VỢ MẢCBET - Đi ngủ đi, đi ngủ đi; có tiếng gõ cửa đấy. Lại đây, lại 
đây, lại dây, lại đây, đưa tay cho tôi nào, việc đã rồi, làm sao gỡ 
ra được nữa. Thôi đi ngủ! đi ngủ! đi ngủ đi! 

Vào 

NGự Y - Bây giờ hoàng hậu có về giường không? 

PHU NHÂN HÂU CẬN - về thẳng dấy. 

NGự Y - Nhiều lời bàn tán xì xào xấu xa đang lan truyền. Những 
việc làm quái dị thường gây cho con người những chứng bệnh 
quái dị. Những kẻ tâm thần rốì loạn thường thổ lộ những 
điều u uẩn với chiếc gối vô tri vô giác. Bệnh tình đó cần đến 
một đức cha hơn là một y sư. cầu Chúa, cầu Chúa, xin Người 
tha thứ cho tất cả chúng con. Phu nhân phải chăm sóc hoàng 
hậu, hãy cất giấu đi tất cả những gì Người có thể dùng để 
liều thân hoại thể, và phải luôn luôn để ý tới Người. Thôi 
tạm biệt phu nhân. Hoàng hậu đã làm cho đầu óc tôi rối loạn, 
con mắt tôi kinh hoàng. Tôi có những ý nghĩ, mà không dám 
nói ra. 

PHU NHÂN HÂU CẬN - Kính chào ngài... 

Vào cả 


31 - SECHXPIA 



482 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 

Một vùng gần Đơnxinên 


Menti, Cainet, Engơt, Lennôc và quân lính 
mang trống, cầm cờ ra 

MENTI - Đại binh Anh Cát Lợi, dẫn đầu là hoàng tử Mancôm, 
hoàng thúc Xioa cùng tướng Măcđơp dũng cảm đã gần tới. Chí 
phục thù sục sôi trong lòng họ; mục đích tha thiết của họ có thể 
lôi cuốn cả những kẻ khắc khổ đã dập tắt lòng trần tục vào cuộc 
binh đao máu lửa. 

ENGƠT - Chắc chắn chúng ta sẽ gặp họ ở gần rừng Biêcnam. Họ 
tiến qua lối đó. 

CAINET - Không biết hoàng tử Đơnaben có cùng đi với anh không? 

LENNÔT - Chắc chắn không. Tôi có danh sách tất cả các vị quý tộc: 
cùng đi có con trai lão tướng Xioa và một số đông thanh niên 
măng sữa lần này là lần đầu được dịp tỏ rố chí trai. 

MENTI - Tên bạo chúa giở trò trông gì? 

CAINÔT - Y ra sức củng cố thành lũy Đơnxinên. Người thì bảo y 
điên rồ, kẻ khác thù ghét y ít hơn thì cho đấy là hăng hái, can 
trường. Nhưng có điều chắc chắn là y không còn có thể lấy 
quyền lực mà nắm được tình thế vì tâm thần y đã rối loạn. 

ENGƠT - Bây giờ y mới thấy những hành động giết người ám muội 
của y bám chặt lấy bàn tay y. Mỗi phút lại có một cuộc nổi dậy 
vì căm giận y đã tráo trở phản trắc. Những người dưới quyền y, 
chỉ vì mệnh lệnh mà tuân theo chứ không phải vì mến phục. 
Giờ đây y đã cảm thấy địa vị của y lỏng lẻo, quá rộng đối với y 
chẳng khác gì chiếc áo của một người khổng lồ khoác lên mình 
tên ăn trộm thấp lùn. 

MENTI - Trách chi tâm thần mê loạn của y cứ thảng thốt hốt hoảng, khi 
mọi khả năng trong người y đều chỉ dùng vào việc tự lên án mình. 

CAINET - Thôi, chúng ta hãy tiếp tục lên đường để tỏ lòng thần 
phục đối với những người xứng đáng. Chúng ta phải tìm ngay 
đến vị danh y có tài chữa cho đất nước của ta đang lâm bệnh 
rồi cùng với vị danh y ấy, chúng ta sẽ đổ hết máu trong mình 
để trừ độc cho tổ quốc. 



MĂCBET 


483 


LENNÔC - Hoặc đổ máu sao cho bông hoa vương giả rộ nở, cho cỏ 
dại tàn lụi. Hãy thẳng tiến về hướng Biêcnam. 

Rầm rộ đi vào 


CẢNH III 

Đơnxinên. Một căn phòng trong lâu đài 


Măcbet, ngự y và triều thần ra 

MẢCBET - Thôi, đừng báo tin thêm làm gì nữa; cứ để cho bọn chúng 
trốn hết đi. Rừng Biếcnam kia còn chưa tiến đánh thành 
Đơnxinên này thì ta chẳng việc gì phải lo sợ. Thằng nhãi con 
Mancôm là hạng người thế nào? Dễ nó không phải là do đàn bà 
đẻ ra sao? Những hồn thiêng thấu hiểu mọi việc trần thế đã 
từng bảo ta: “Măcbet, đừng sợ, không một kẻ nào do đàn bà đẻ 
ra có thể làm hại được ngươi!”. Vậy thì lũ bá tước phản bội kia, 
bọn ngươi cứ việc trốn đi, cứ việc kéo bè nhập bọn với lũ người 
Anh dâm dục, phóng đãng. Tâm trí trong đầu óc ta, trái tim 
trong lồng ngực ta sẽ không bao giờ nao núng vì ngờ vực, không 
khi nào run rẩy vì sợ hãi. 

Một thị vệ ra 

Quỷ tha ma bắt mi đi, đồ khốn nạn mặt xanh như chàm đổ! 
Sao trông mi ngơ ngác ngớ ngẩn như thằng ngốc thế kia? 

THỊ VỆ - Muôn tâu Bệ hạ, có một vạn... 

MẪCBET - Một vạn thằng ngốc à... đồ chết giẫm? 

THỊ VỆ - Tâu Bệ hạ, một vạn tinh binh ạ. 

MẢCBET - Thằng non gan, bé mật kia, hãy cấu véo mặt mi cho nó 
ửng đỏ lên cho hết sợ đi. Tinh binh nào, đồ ngớ ngẩn! Quỷ nó 
thu hồn ngươi! Cái mặt trắng bệch kia của mi là rất dễ hốt 
hoảng. Tinh binh nào, đồ mặt bệch kia? 

THỊ VỆ - Tâu Bệ hạ, quân Anh. 

MẢCBET - Bước ngay cho khuất mắt ta. 

Thị vệ vào 



484 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


- Xâytơn! Ôi lòng ta đau đớn chán chường mỗi khi ta nghĩ 
tới! Này, Xâytơn! Cuộc tấn công này một là đem lại nỗi vui 
trường cửu cho ta, hai là ngôi báu của ta sẽ sụp đổ. Ta cũng đã 
sống đủ rồi: đời ta đã ngả sang thu với cành khô lá úa. Tất cả 
những cái lẽ ra thường đến cùng với tuổi già như danh dự, tình 
yêu, bầy tôi, bầu bạn, ta chẳng còn mong có nữa, mà thay vào 
đó, chỉ là những lời nguyền rủa âm thầm nhưng sâu sắc, chỉ còn 
có những lời tán tụng thoảng qua cửa miệng mà trái tim nhút 
nhát của họ rất muôn phủ nhận nhưng còn chưa dám. Xâytơn! 

Xâytơn ra 

XÂYTƠN - Tâu Bệ hạ, Người phán truyền? 

MĂCBET - Có tin tức gì mới không? 

XÂYTƠN - Tâu Bệ hạ, những lời họ tâu trình đều là xác thực cả. 

MẢCBET - Ta sẽ xung trận kỳ cho đến lúc thịt da bị róc ra khỏi 
xương mới thôi. Lấy cho ta bộ giáp trụ. 

XÂYTƠN - Lúc này chưa cần đến. 

MẢCBET - Ta muốn mặc ngay bây giờ. Hãy phái thêm kỵ binh đi 
lùng sục quanh vùng. Hãy đem treo cổ ngay những kẻ nào mở 
miệng tỏ ra sợ hãi. Đem giáp trụ của ta ra đây! Bệnh tình 
hoàng hậu ra sao rồi, y sư? 

NGự Y - Tâu Bệ hạ, bệnh tình Lệnh bà không nặng lắm, chỉ hiềm 
một nỗi những cơn ác mộng dồn dập tới ám ảnh khiến Người 
thác loạn bất an. 

MẪCBET - Phải chữa cho hoàng hậu khỏi chứng bệnh đó. Ngươi há 
lại không chữa được chứng bệnh trong tinh thần, nhổ được nỗi 
buồn khổ bắt rễ trong ký ức, xóa những ưu phiền in trong trí 
não, tìm được phương thuốc lãng quên êm dịu nào đó để tâm tư 
thoát khỏi cái mớ giày vò, dằn vặt đang đè nặng lên trái tim? 

NGự Y - Tâu Bệ hạ, muốn thế, người bệnh phải tự chữa lấy cho 
mình mới được. 

MẢCBET - Thế thì hãy đem thuốc mà đổ cho chó. Ta không cần. Mặc 
áo giáp vào cho ta, đưa cho ta cây chỉ huy trượng. Xâytơn, ra lệnh 
xuất quân. Này y sư, các bá tước đã bỏ ta mà đi rồi đấy. Kìa, hãy 
nhanh tay lên... Này y sư, nếu ngươi có thể tìm ra được căn bệnh 
của đất nước ta, chữa chạy cho nó lành mạnh, hồi phục như xưa, 
thì ta sẽ vỗ tay khen ngợi ngươi kỳ cho tiếng âm vang vọng lại 
một lần nữa mới thôi. Thôi, cởi ra. Có liều thuốc đại hoàng, hoa 



MĂCBET 


485 


hòe nào, có chất thuốc xổ nào tẩy được bọn quân Anh ra khỏi đây 
không nhỉ? Ngươi có nghe thấy gì về bọn chúng không? 

NGự Y - Tâu Bệ hạ có ạ; đại binh của triều đinh rục rịch chuẩn bị, 
chúng thần cũng được biết đôi điều. 

MẢCBET - Cứ mang bộ áo giáp theo ta. Chừng nào rừng Biêcnam 
còn chưa tới được Đơnxinên này thi ta chẳng sợ chi chết chóc 
và tai họa. 

Vào cả, trừ ngự y 

NGự Y (nói một mình) - Nếu thoát được cái kinh thành Đơnxinên 
này mà không gặp nguy hiểm thì lợi lộc gì cũng khó mà lôi kéo 
được ta tới đây lần nữa. 

Vào 


CẢNH IV 

Một vùng gần Đơnxinên 
Khu rừng Biêcnam ẩn hiện xa xa 


Cờ, trống, Mancôm, lão tướng Xioa cùng con trai, Măcđơp, 

Menti, Cainet, Engơt, Lennôc, Rôt và quân lính rầm rộ tiến ra 

MANCÔM - Thưa các anh em, tôi hy vọng rằng ngày mà nhà cửa 
chúng ta được yên vui đã gần tới. 

MENTI - Chúng tôi cũng đinh ninh như vậy. 

XIOA - Trước mắt chúng ta là khu rừng nào thế? 

MENTI - Thưa, rừng Biêcnam. 

MANCÔM - Hỡi quân sĩ, mỗi người hãy chặt lấy một cành cây cài ở 
trước người để ngụy trang lực lượng, khiến trinh sát địch không 
đoán được thực hư thế nào. 

QUÂN LÍNH - Xin tuân lệnh. 

XIOA - Chúng ta vẫn chưa nhận được tin gì khác ngoài tin thằng 
bạo nghịch vẫn yên trí cố thủ trong thành Đơnxinên và sẽ 
chống lại quân ta bao vây. 



486 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MANCÔM - Đó là hy vọng chủ yếu của nó; vì mọi nơi, mọi tầng lớp 
có thời cơ là đều nổi lên chông lại nó. Những người theo nó bây 
giờ chỉ là vạn bất đắc dĩ, chẳng còn bụng dạ nào. 

MẢCĐƠP - Chờ xem hư thực ra sao rồi sẽ phán định, chúng ta hãy 
bày binh bố trận. 

XIOA - Với quyết định đúng đắn, thì chỉ một lát nữa, chúng ta sẽ 
biết đích xác được thua. Ngồi mà suy diễn chi đem lại những hy 
vọng viển vông, chỉ có giáp trận mới biết rõ kết quả, cuộc chiến 
đấu đang đi đến chỗ phân thắng bại. 

Rầm rộ đi vào 


CẢNH V 

Đơnxinển. Bên trong lâu đài 


Trống, cờ, Măcbet, Xâytơn và quân lính ra 

MẢCBET - Hãy đem treo cờ ra ngoài tường thành, khẩu lệnh vẫn là: 
“Chúng đến”. Lâu đài kiên cố của chúng ta coi khinh mọi cuộc bao 
vây. Mặc cho chúng năm mà chết đói, chết bệnh dần mòn hết. 
Chỉ trừ phi chúng được người của ta giúp đỡ, còn không, chúng ta 
sẽ đường hoàng, mặt đối mặt, giáp trận đánh đuổi chúng về nưóc. 

Có tiếng đàn bà kêu khóc bên trong 

Tiếng gì vậy? 

XẦYTƠN - Tâu Bệ hạ, tiếng đàn bà kêu khóc... 

Vào 

MẢCBET - Ta hầu như quên mất hẳn mùi vị của kinh hoàng rồi. Nhớ 
trước kia, mỗi lần nghe tiếng đàn bà kêu thét trong đêm khuya 
là ta lại lạnh toát cả người; mỗi lần nghe nói tới một chuyện 
bất hạnh là tóc ta lại dựng đứng, y như có sức sông bên trong. 
Ta đã dạn dày với lo âu, sợ hãi rồi! Sự khủng khiếp đã quá 
quen thuộc với những ý nghĩ giết chóc của ta không còn làm ta 
động tâm được nữa. 


Xâytơn lại trở ra 



MĂCBET 


487 


Tại sao lại có tiếng kêu khóc thế? 

XÂYTƠN - Tâu Bệ hạ, Lệnh bà đã mất rồi. 

MẢCBET - Nhẽ ra, hoàng hậu nên thong thả hãy chết, nhẽ ra tin này 
phải đến vào một lúc khác thì hơn. Ngày mai, rồi lại ngày mai, 
rồi lại tới ngày mai nữa, cứ nhích dần, nhích dần, nhích dần từng 
bước một, ngày lại ngày, cho đến hết quãng đời ngắn ngủi của 
chúng ta. Và tất cả những ngày hôm qua đã nâng cao ngọn đuốc 
lên soi đường đưa những thằng hề về nơi cát bụi. Thì ngươi cứ tắt 
đi, cứ tắt ngay đi, hỡi ngọn lửa dời gang tấc. Đời chỉ là một chiếc 
bóng thoảng qua, một thằng hề tội nghiệp, hò hét quay cuồng 
trên sân khấu trong giây phút, rồi lặng tiếng im hơi, người đời 
không còn nghe thấy nữa... Đó là một câu chuyện do một thằng 
ngốc kể, cũng đủ cả hò hét cuồng nộ, nhưng nào có nghĩa gì dâu. 

- Mi đến đây để khua môi múa mép phải không, có chuyện 
gì nói ngay. 

Một diệp sứ ra 

ĐIỆP SÚ - Muôn tâu Bệ hạ, tiểu tốt muốn tâu bày những điều chính 
mắt được mục kích, nhưng không biết nói thế nào? 

MĂCBET - Thì mi cứ nói đi! 

ĐIỆP SÚ - Muôn tâu, tiểu tốt đang dứng gác trên dồi, nhìn về hướng 
Biêcnam thì lạ thay, tiểu tốt bỗng như trông thấy cả khu rừng 
rùng rùng chuyển động. 

MẢCBET - Quân nô lệ nói láo! 

Đánh điệp sứ 

ĐIỆP SÚ - Nếu không đúng thế, xin Bệ hạ cứ trút cơn thịnh nộ lên 
đầu tiểu tốt. Bệ hạ có thể nhìn thấy khu rừng tiến tới cách đây 
ba dặm, vâng, cả khu rừng rùng rùng tiến tới. 

MẢCBET - Nếu mi nói láo, ta sẽ treo sống mi lên cây cho đến chết đói 
thì thôi. Nếu đúng thì cho mày làm trả lại ta y như thế, ta cũng 
không cần! Ta phải kìm lòng quyết tâm lại, ta đã bắt đầu nghi 
ngờ những lời lẽ lập lờ của bọn ma quỷ; chúng nói như thật, nhưng 
thực ra là dối trá: “Khi nào rừng Biêcnam còn chưa chuyển mình 
tiến về Đơnxinên thì đừng sợ!”. Thế mà giờ đây, cả khu rừng 
chuyển mình tiến tới Đơnxinên thật. Gươm giáo đâu! Gươm giáo 
dâu! Tiến quân ra! Nếu tên điệp sứ kia nói đúng thì trốn đi cũng 
chẳng xong, mà ở đây cũng không ổn. Ta đã bắt đầu chán cả ánh 
sáng mặt trời rồi! Ước gì lúc này trái dất nổ tung! Rung chuông 



488 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


báo động lên! Gió ơi! Hãy nổi lên, hãy tới đi, hỡi mưa to bão 
lớn! Có chết, ít nhất ta cũng chết với chiến bào khoác trên vai. 

Vào cả 


CẢNH VI 

Đơnxìnên. Trước lâu đài. Trống và cờ 


Mancôm, lão tướng Xioa, Măcđơp cùng quân lính 
ngụy trang bằng cành lá ra 

MANCÔM - Đã gần tới nơi rồi, ba quân hãy vứt bỏ cành lá ngụy trang đi, 
cho bọn chúng thấy rõ chúng ta. Xin thúc phụ cùng với đường đệ, 
người con cao quý của thúc phụ, dẫn quân tiên phong, còn lại, tướng 
quân Măcđơp cùng tôi xin đảm lĩnh theo phương lược đã định. 

XIOA - Xin tạm biệt Điện hạ. Đêm nay gặp quân của tên bạo chúa 
nếu chúng ta không chiến đấu nổi thì coi như là thất bại. 

MẢCĐƠP - Hãy nổi kèn trận lên, hãy thổi kèn thật to lên, loan báo 
cuộc tàn sát xương rơi máu đổ bắt đầu. 

Vào cả 


CẢNH VII 

Một khu vực khấc của chiến trường 


Tiếng kèn đồng. Măcbet ra 

MẢCBET - Chúng đã buộc chặt ta vào cọc, không sao thoát được nữa; 
nhưng ta quyết chiến đấu như con gấu (1) đến cùng. Có kẻ nào 


(1) Thời Êlizabet thường có trò chơi buộc gấu vào cọc rồi thả chó vào cắn. 


MĂCBET 


489 


không phải do đàn bà đẻ ra? Ta chỉ phải sợ có một kẻ ấy thôi, 
còn ngoài ra ta bất chấp. 

Con trai Xioa ra 

CON XIOA - Nhà ngươi tên họ là chi? 

MẢCBET - Mi sẽ phải rùng mình kinh sợ khi nghe thấy tên ta. 

CON XIOA - Không, dù tên mi có ghê tởm hơn bất cứ loài quỷ nào nơi 
địa ngục, ta cũng coi khinh. 

MẢCBET - Ta là Măcbet. 

CON XIOA - Chính tên loài quỷ dữ cũng không làm cho ta căm ghét 
hơn tên mi. 

MẢCBET - Không, tên loài quỷ dữ cũng không làm mi kinh sợ hơn... 

CON XIOA - Nói láo! Đồ bạo chúa kinh tởm, gươm này sẽ chứng 
minh mi nói láo! 

Hai người giao đấu 
Con Xioa bị đâm chết 

MẢCBET - Thế là mi cũng do đàn bà đẻ ra. Ta ngạo cười đao kiếm, 
khinh thị gươm giáo múa may trong tay một kẻ do đàn bà đẻ ra. 

Vào 

Tiếng kèn trận, Măcđơp ra 

MẢCĐƠP - Tiếng náo động ở phía này. Quân nghịch tặc, hãy ló mặt ra 
đây. Nếu không tự tay ta đâm chết mi, thì oan hồn vợ con ta còn 
ám ảnh ta mãi. Ta chẳng thèm giết lũ quân khốn kiếp của mi, 
chúng chỉ là một bọn được trả tiền để cầm giáo. Phải là chính mi 
kia, Măcbet! Nếu không ta sẽ không ra tay và thu lưỡi gươm còn 
nguyên vẹn này vào bao. Chắc mi ở phía kia, vì qua tiếng gươm 
đao loảng xoảng ấy hình như nghe có tiếng hò reo lớn. Hỡi các 
thần linh, tôi chỉ cầu xin một đặc ân thôi là tìm được hắn! 

Vào 

Tiếnệ kền trận. Mancôm và lão tướng Xioa ra 

XIOA - Xin Điện hạ qua phía này! Lâu đài đã đầu hàng không kháng 
cự; quân của thằng phản tặc phải chống đỡ cả hai mặt. Các vị bá 
tước của ta đã chiến đấu dũng cảm. Ngày hôm nay coi như ngày 
toàn thắng của Điện hạ. Chẳng còn mấy nỗi nữa là xong. 

MANCÔM - Chúng tôi đã gặp những địch quân quy thuận, họ hợp sức 
với quân ta cùng chiến đấu. 

XIOA - Xin Điện hạ tiến vào lâu đài. 

Vào cả. Tiếng kèn trận 



490 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH VIII 

Một khu vực khác của chiến trường 


Măcbet và Mãcđơp ra 

MẢCBET - Can chi ta lại bắt chước tên La Mã ngu ngôc (1) tự vẫn 
bằng chính lưỡi gươm của mình? Chừng nào ta còn gặp những 
thằng sông thì thà dùng lưỡi gươm này mà đâm chém chúng 
còn hơn tự chém ta. 

Măcđơp ra 

MẢCĐƠP - Quay lại đây, đồ chó ngao, quay lại! 

MẢCBET - Trong số tất cả mọi người, ta chỉ muốn tránh mặt có một 
mình ngươi thôi. Ngươi hãy lui đi! Linh hồn ta đã chứa chất 
quá nhiều máu những kẻ thân thích của ngươi rồi. 

MẢCĐƠP - Ta không muôn dài lời. Lời nói của ta ở trong lưỡi gươm 
này. Thằng khốn nạn kia, không có lời nào nói xiết được sự tàn 
bạo khát máu của mi. 

Hai người giao chiến 

MẢCBET - Ngươi chỉ mất công vô ích. Thà dùng gươm sắc của ngươi 
đâm vào không khí còn hơn định làm cho thịt da ta chảy máu. 
Hãy đi tìm kẻ nào có thể sát thương được mà đâm chém. Ta đã 
có pháp thuật che chở khiến không một kẻ nào do đàn bà đẻ ra 
có thể sát hại nổi. 

MẢCĐƠP - Thế thì pháp thuật của mi thất bại rồi. Con ác quỷ nào 
đó mà cho đến giờ mi vẫn còn tôn thờ, hãy hiện lên nói cho mi 
hay rằng Măcđơp này đã được lôi ra khỏi bụng mẹ trước ngày 
sinh nở. 

MẢCBET - Ta nguyền rủa cái miệng lưỡi nói ra điều đó; nó đã làm 
tâm hồn ta tê liệt. Từ nay đừng ai còn tin bọn ma quỷ đã lừa 
lọc ta bằng những câu lập lờ hai nghĩa, rót vào tai ta những lời 
hứa hẹn rồi lại đập vỡ hy vọng của ta! Ta không giao đấu với 
nhà ngươi! 


(1) Ám chỉ Brutut hoặc Antôniut, hai võ tướng thời La Mã cổ. Brutut bị bại trận đã 
nhờ người cầm một thanh gươm tuốt trần rồi lao mình vào mà tự vẫn. Antôniut bị 
bao vây ở Alêcxanđry đã dùng gươm tự sát. 



MĂCBET 


491 


MẢCĐƠP - Quân hèn nhát! Thế thì đầu hàng đi, rồi sông mà làm bia 
đời cho mọi người mỉa mai phỉ nhổ. Đối với mi, cũng như dối 
với quái vật hiếm, ta sẽ vẽ hình mi lên cọc và dề ở dưới: “Mọi 
người hãy vào xem mặt thằng bạo nghịch.” (1) . 

MẢCBET - Ta nhất định không hàng, hàng dể phải giập đầu hôn đất 
dưới chân thằng nhãi ranh Mancôm, để phải cúi mình nghe lời 
chửi rủa của phường hạ lưu ư? Tuy rừng Biêcman đã chuyển 
mình tiến về Đơnxinen thật, và nhà ngươi đứng trước mặt ta 
đây không phải do đàn bà đẻ ra đi nữa, ta cũng quyết liều một 
phen cuối cùng. Ta đã nâng mộc lên rồi đây, cứ xông vào đi, 
Măcđơp! Trời tru đất diệt kẻ nào thốt lên trước câu: “Dừng tay 
lại, thôi đủ rồi!”. 

Hai người vừa giao đấu vừa lui vào. Kèn thu quân. 

Kèn chào. Mancôm, Xioa, Rôt, Lennôc, Engơt, Cainet, Menti 
và quân lính ra, trống giong cờ mở 

MANCÔM - Tôi ước mong những bạn hữu vắng mặt ở đây trở về đông 
đủ bình an. 

XIOA - Tất nhiên có người đi không trở về nữa! Nhưng còn lại như 
thế này và có được một ngày vui lớn như hôm nay thì cũng 
không phải là quá đắt. 

MANCÔM - Măcđơp tướng quân và cả lệnh lang cùng chưa thây 
trở về. 

RÔT - Thưa tướng công, lệnh lang đã trả xong nợ của người chiến sĩ. 
Lệnh lang mới đang độ hoa niên chưa đứng tuổi, vừa mới có dịp 
chiến đấu đã tỏ rõ mình là một đấng trượng phu, quyết không 
lùi bước, đã hy sinh như một trang nam tử. 

XIOA - Nó chết rồi ư? 

RÔT - Thưa vâng, thi thể đã mang ra khỏi bãi chiến trường. Nỗi sầu 
dau của tướng công không nên đem lường với lòng quả cảm của 
lệnh lang, vì như thế thì thật không cùng. 

XIOA - Nó có bị thương ở phía trưởc không? 

RÔT - Thưa có, ở giữa trán. 


U) Shakespeare ám chỉ đến trò trưng bày quái vật lấy tiền thời Elizabet. Trong 
Bão táp (cũng của Shakespeare) nhân vật Trinculô nói về thân hình dị dạng của 
Caliban rằng: nếu sông ở Anh, đem Caliban ra cho mọi người xem ở các chợ phiên, 
sẽ kiếm được khối tiền. 



492 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


XIOA - Ôi! Nếu vậy thì nên để cho nó thành thần tướng nhà trời; 
nếu tôi có nhiều con như tóc trên đầu, tôi cũng không mong ước 
cho chúng nó được chết một cái chết nào đẹp hơn thế. Thế là 
tiếng chuông cáo chung của đời nó đã điểm. 

MANCÔM - Lệnh lang mất đi đáng để cho chúng ta tiếc thương hơn 
thế nữa. Suốt đời, tôi sẽ thương nhớ lệnh lang. 

XIOA - Chẳng đáng thương tiếc hơn thế nữa đâu; nó đã xuất trận 
hiên ngang, đã trả xong món nợ nam nhi. cầu Chúa thương lấy 
nó! Kìa! Lại có một niềm vui mới mẻ hơn đến với chúng ta. 

Măcđơp ra, tay xách đầu Măcbet 

MẢCĐƠP - Đức vua vạn tuế! Thần tung hô thế, vì Điện hạ nay đã 
lên ngôi. Xin hoàng thượng hãy nhìn đầu thằng nghịch tặc 
khốn kiếp. Thiên hạ thái bình rồi. Tinh hoa của vương quốc 
quây quần cả chung quanh hoàng thượng cũng đang tung hô câu 
của thần trong tâm tưởng. Thần muốn những lời tung hô của họ 
và của thần cùng hòa vang lên! “Đức vua Xcôtlen vạn tuế!” 

TẤT CẢ - Đức vua Xcôtlen vạn tuế! 

Tiếng kèn chào 

MANCÔM - Trẫm sẽ kịp thời xét đến tất cả công trạng của các hiền 
khanh để đền bù lại sao cho xứng đáng. Hỡi các vị bá tước, các 
vị hoàng thân, từ nay các khanh sẽ được phong lên tước công, 
đó là vinh dự đầu tiên được phong ở Xcôtlen. Chúng ta còn phải 
tiến hành ngay mấy việc nữa cho hợp với dịp vui này: triệu về 
ngay những bạn hữu của chúng ta hiện còn phiêu bạt ồ nước 
ngoài để tránh nanh vuốt của tên phản tặc đa nghi, phải trừng 
trị những tên tay sai hung ác của thằng đồ tể đã chết rồi kia, 
và của cọn hoàng hậu độc ác như quỷ dữ có lẽ đã tự kết liễu đời 
nó bằng chính đôi bàn tay hung bạo của nó. Còn những việc gì 
khác cần phải làm, nhờ ân uy của Thượng đế chí tôn, chúng ta 
sẽ tiến hành sau, đúng lúc, đúng chỗ và đúng mức cần thiết. 
Nhân đây, trẫm xin cảm ơn khắp lượt các khanh và xin mời các 
khanh đến dự lễ đăng quang của trẫm ở thành Xcôn. 

Tiếng kèn chào. Tất cả vào 



VUA LIA 


Bi kịch năm hồi 
THẾ Lữ dịch 



In theo cuôn: ưyliam Sêcxpia, Juỉius Xêdar-Vua Lia , 
Nxb Văn học, Hà Nội, 1968. 



TIÊU DẢN VE 
VUA LIA 


Câu chuyện Vua Lia được truyền tụng từ lâu ở Anh, đã được nhiều 
người viết lại và đã từng được biểu diễn trên sân khấu. Nhưng 
Shakespeare đã dùng câu chuyện về con bất hiếu với cha mẹ biến thành 
một vở kịch có ý nghĩa lớn, vượt xa ý nghĩa luân lý tầm thường của những 
bản cũ, đạt một giá trị triết lý và xã hội sâu sắc. 

Vở kịch không chỉ miêu tả một câu chuyện gia đình mà vẽ nên cả 
một xã hội hết sức lộn xộn, như lời Glôxtơ nói ở hồi đầu: "Ần ái phai 
nồng, bằng hữu tuyệt giao, anh em chia rẽ. Thành thị thì phản bạn, 
nông thôn thì khích bác, cung đình thì bội nghịch, giữa cha con thì tan 
nát cương thường". Trong vở kịch, ta thấy biết bao chuyện rắc rối, lộn 
xộn, ngược với luân thường đạo lý: vua Lia từ bỏ con gái yêu Corđêlia, 
hai con gái lớn thì đuổi bố đi sau khi đã được chia đất đai. Eđmơn thì 
lập mưu gạt anh ra rồi phản lại cha... Mọi quan hệ tự nhiên giữa con 
người bị vi phạm. Xã hội bị cắt nhỏ thành từng mảnh vụn, mỗi thành 
viên chỉ lo cho quyền lợi của mình, chống lại tất cả những người khác. 
Nhưng, dẩn dần, chúng ta thấy các nhân vật trong vở hình thành hai 
khối đối lập. Một bên là những kẻ ích kỷ chỉ nghĩ đến mình, đó là hai 
con gái lớn của vua Lia: Rêgan và Gônơrin, đó là Eđmơn, Cornơuôn, 
Ôxoan... một bên là những người sống có đạo đức, tôn trọng sự thật, 
danh dự, lẽ công bằng, đó là công chúa Corđêlia, Kent, Eđga, người hề 
điên. Xung đột giữa hai loại người đó, vị kỷ và vị tha, khiến vở kịch có 
một giá trị đạo đức lớn. Loại vị kỷ đặt lợi ích cá nhân lên trên tất cả, 
bất chấp mọi đạo lý, cho nên họ câu kết với nhau cũng chẳng được lâu 
dài và khi quyền lợi mâu thuẫn thì họ lại giết lẫn nhau: Gồnơrin cùng 
với Eđmơn, mưu giết chồng rồi lại bỏ thuốc độc cho em gái. Thói vị kỷ 
đưa họ đến chỗ hoàn toàn xấu xa. Họ tiêu biểu cho tư tưởng của xã hội 
tư hữu chỉ biết có đồng tiền. Còn loại vị tha thỉ lại tôn trọng dạo lý, 
không khỉ nào xa rời đạo lý, dù làm thế họ phải chịu nhiều tai họa. Họ 



496 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


không vụ lợi, sẵn sàng tận tụy hy sinh ưì người khác. Họ tiêu biểu cho 
những lý tưởng đạo đức của nhân dân. 

Trong xung đột giữa hai loại người đó thì vua Lia chiếm một vị trí 
đặc biệt, ơ đầu vở, ta thấy đổ là một ông vua độc đoán... Là một người có 
rất nhiều đức tính và lại có quyền thế vô hạn, lúc nào củng được chung 
quanh ca ngợi, phục tùng, kính trọng; vua Lia kiêu ngạo, đảnh giá mình 
quá cao. Ồng tưởng phẩm chất của mình xứng đáng được hưởng sự trọng 
vọng ấy, chứ không phải do địa vị, quyền thế. Ong đem chia đất cho các 
con, từ bỏ ngai vàng để chứng minh cho mọi người và nhất là cho bản 
thân thấy rằng dù không ở trên ngai vàng, ông vẫn có uy tín, vẫn được 
mọi người kính trọng, phục tùng như thế. Hành động dại dột đó có 
nguyên nhân lôgic năm trong lòng kiêu ngạo quá trớn. Nhưng đến khi ông 
không còn quyền thế, của cải trong tay nữa, thì các con quay lại khinh rẻ 
ông và quần thần củng không coi ông ra gì. Vua Lia tức giận vì mình vẫn 
là con người ngày trước mà sao lại bị đối xử cách khác. Dần dần, Lia mới 
hiểu rằng người ta chỉ sợ khi ông làm vua thôi chứ khi ông là dân thường 
thì chẳng ai sợ cả... Quá trình từ lúc còn mang những ảo tưởng về giá trị 
và vị trí của mình trong xã hội đến chỗ thấy được rỏ những quan hệ thực 
tế tồn tại trong xã hội là một quá trình đau khổ, dằn vặt vì những ảo 
tưởng đó ăn quá sâu. Trước hết, Lia hiểu mình không phải con người gì 
đặc biệt mà củng chỉ như mọi người khác. Mà ở xã hội đó con người 
không có quyền thế, của cải, địa vị thì chỉ là một "con vật hai chân trần 
truồng và thảm hại" mà thôi. 

Qua thử thách, vua Lia trở thành một người khác hẳn. ơ đầu vở, 
chúng ta ghét ông vua độc đoán ấy thỉ giờ chúng ta thông cảm và thương 
hại, quay niềm căm giận sang cả cái xã hội bất công, vô nhản đạo, cái xã 
hội để quyền thế, giàu sang lọt vào tay một số người khiến họ ngông 
nghểnh, tự đặt mình lên trẽn người khác. 

Con đường đi tới chân lý của vua Lia đầy đau khổ. Và trong tất cả các 
nhân vật bi kịch của Shakespeare: Ồtenlô, Hamlet... vua Lia là người chịu 
số phận bi đát nhất. Song song với bi kịch của vua Lia, còn diễn ra bi 
kịch của một người cha khác là Glôxtơ. Nghe lời xiểm nịnh của con ngoại 
tình, Gloxtơ đuổi con chính thức đi, nhưng rồi lại bị chính đứa con ngoại 
tình đó phản bội và bị con Cornơuôn móc mắt. Đoạn hai người gặp nhau, 
vua Lia và Glôxtơ, trển đồng hoang, giữa đêm dông tố ở Hồi Hỉ, là một 
đoạn bi đát trong vở kịch. Vua Lia đến lúc mất trí mới hiểu được mọi sự, 
còn Glôxtơ mù mắt mới nhìn thấy sự thật. Thiên nhiên xung quanh củng 
như phụ họa theo mà hành hạ hai người. 

Ngồi trên ngai vàng, vua tưởng mình vĩ đại, nhưng đến lúc bị hắt 
hủi, bị đuổi ra chốn đồng hoang, vua mới trở thành vĩ đại thực sự, vỉ mới 



VUA LIA 


497 


vượt lên trên cả nỗi đau khổ bản thân mà thông cảm nỗi đau khổ rộng lớn 
của muôn vàn người bị áp bức bất công trên đời này. Đến giờ, vua Lia mới 
ân hận trước đây đã không chú ý tới họ trong phạm vi vương quốc mình 
trị vì. "Ôi! Những kề áo manh, ở đây hay ở đâu nữa, đang trải qua cơn ráo 
riết của gió mưa hung tàn này, đầu đội mái trời, dạ không gào đói, thân 
mang tơi tả cho tứ cửa rét lùa, làm sao mà các người chống nổi phủ phàng 
này của bao mùa cay độc? Trước kia ta tt khi để tâm đến sự tình này". 
(Hồi III, Cảnh 4). 

Bên cạnh những kẻ ích kỷ, tàn nhẫn và những nạn nhân của chúng, 
trong vở kịch nổi bật lèn một hình tượng nhăn vật vừa tươi sáng, trong 
trắng vừa anh hùng. Đó là công chúa Corđêlia. Ở đầu vở, ta thấy công 
chúa là một người con gái thảng thắn trung thực, có tấm lòng cao thượng, 
không chịu nói sai lòng mình bao giờ, dù phải chịu tai họa. Nhưng đến 
cuối vở, khi công chúa trở về cứu cha, ta lại thấy nàng thành một nữ 
tướng dũng cảm, chiến đấu lập lại sự công bằng và nhân đạo trên đời. 
Corđêlia là một trong những nhân vật phụ nữ thành công nhất của 
Shakespeare. Nàng có tất cả mọi đức tính quý báu: vừa xinh đẹp, dịu 
hiền, vừa cương nghị dũng cảm. Nàng mang những lý tưởng nhân đạo của 
tác giả. Corđêlia là nạn nhân đầu tiên của sự độc đoán, chuyên quyền và 
tiêu biểu cho sự chịu khổ vì chân lý. Giữa lúc vua Lia đã mất hết lòng tin 
vào cuộc sổng, nhìn thấy trên đời toàn là bất công, thì nàng đã tới và cứu 
được tâm trạng đó của cha. Chúng ta còn nhở khi vua Lia được y sĩ của 
công chúa cứu chữa, tỉnh lại, nhìn thấy con gái mà mình đã đuổi di một 
cách tàn tệ ngày trước, Lia không ngờ được con tha thứ, và không ngờ 
giữa cái thế giới đầy xấu xa và đau khổ này lại có một con người trong 
trắng, nhân từ và tươi sáng như vậy. 

Nhưng Shakespeare không để cho Corđêlia thắng như trong câu 
chuyện truyền tụng ngày trước, mà lại để nàng thất bại. Khi hai cha con 
bị bắt làm tù binh, nàng dũng cảm nói với cha: "Không phải ta mới là 
những kẻ đầu tiền làm điều hay mà mang họa lớn. Hỡi nhà vua tội 
nghiệp, chỉ vì thương cho cha mà con sa nước mắt. Riềng mình con thì con 
khinh thường số hệ cơ cầu." (Hồi V, Cảnh 3). 

Và nàng vẫn giữ được tâm trạng thăng bằng, còn hỏi đùa cha: "Liệu 
ta có gặp được hai chị của con không?”. Nhưng nàng củng chưa biết được 
hết sự biến chuyển đã diễn ra trong lòng cha. Vua Lia giờ đây đã hiểu: 
hạnh phúc chân chính không phải là được ở trên mọi người, mà chính là ở 
tấm lòng thanh thản, gần gủi với mọi người khác. Vua sẵn sàng chịu đựng 
mọi gian khổ miễn là có Corđêlia ở gần. Nhưng (< cái ác” vẫn còn hoành 
hành và Corđêlia đã bị chết. Nỗi đau khổ mất ngai vàng, mất quyền thế, 
mất của cải không thấm gì với nỗi mất mát cuối cùng này: mất Corđêlia. 


32 - SECHXPIA 



498 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Vua Lia lại bị mất trí và lần mất trí này không cách gì cứu nổi nữa. Vua 
Lia đã chết. Thế là kết thúc một cuộc đời đau khổ. Kết thúc của vở bi kịch 
rất nhiều máu. Bao nhiêu người chết. Cả những kẻ tàn ác, ích kỷ củng 
chết, cả những nạn nhăn vô tội của chúng củng chết. Nhưng cái chết của 
hàng ngàn những Gônơrin và Rêgan sánh sao được với một cái chết của 
Corđêlia. Vở kịch kết thúc và như đặt một cảu hỏi: Ý nghĩa cuộc đời ở đâu 
nếu như kẻ ác, người thiện đều chết cả? Nhưng Shakespeare không muốn 
đóng màn ngay nếu như chưa hé cho chúng ta được chút tia sáng hy vọng 
nào: “Gánh nặng của thời buổi thể thảm này, chúng ta phải cam chịu lấy. 
Ta chỉ nói những điều thâm tâm ta cảm thấy, chứ không nói những điều 
lý ưng phải nói ra. Người già cả nhất là người chịu đau thương nhất. Bọn 
trẻ chúng ta, dù sống bao nhiêu củng khó lòng từng trải được bằng”. (Hồi 
V, Cảnh 3). 

Vở kịch không phải để an ủi chúng ta mà là để gợi chúng ta suy nghĩ, 
kêu gọi chúng ta đứng dậy đấu tranh cho một thế giới công bằng và trong 
sạch. Shakespeare đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật và bắt chúng ta 
củng phải nhìn thẳng vào sự thật đó. 

Trong vở kịch, còn có một nhân vật đáng chứ ý nữa là người hề điên. 
Tất cả những nhân vật khác, khi lèn khi xuống, luôn bị những khát vọng 
lôi cuốn, những đau khổ dằn vặt, riêng hề điên vẫn bình tĩnh sáng suốt, 
luôn miệng cười. Trong các vở khác, Shakespeare hay dùng nhân vật hề, 
vừa làm nhiệm vụ điều hòa không khí căng thẳng trong vở, vừa khắc họa 
sâu những tâm trạng. Nhưng ở vở này, người hề điên tham gia nhiều hơn 
vào hành động kịch và đóng vai trò gần như là người bình luận các sự 
việc. Không phải bình luận một cách trữ tình hay ca ngợi như của một số 
dàn hợp xướng những vở bi kịch cổ đại, mà là bình luận một cách trêu 
cợt, chế giễu cay đắng và hết sức thông minh. Có thể nói, người hề điên ở 
đây chính là bản thản tác giả, chính Shakespeare. 

Ngày xưa, các triều đình châu Ầu, thường sử dụng người hề được 
quyền nói thẳng vào mặt vua chúa. Ở vở kịch này, những lời nói, câu đùa, 
bài hát của người hề đóng vai trò quan trọng, giúp vua Lia chống nhận 
thức được sự thật. 

Người hề thường là người rất vô tư, sáng suốt, không bị một quyền lợi 
gì lôi kéo. Ở đây, người hề tượng trưng cho ý thức của nhân dân, người dân 
bình thường, trực tiếp sản xuất, đã tích lũy bao nhiêu kinh nghiệm hàng 
muôn đời. Đối với họ, chân lý rất đơn giản, phải rõ ràng, lành mạnh. Thí 
dụ, người dân thường hiểu rất rõ rằng người ta sợ và phục tùng vua Lia vì 
vua có quyền. Nhưng vua Lia thì lại không hiểu được điều đó ngay. Rồi, 
trong lúc xã hội đảo điên, người hề điên, một mặt vạch trần những xấu xa 
bất công của xã hội thời đó, một mặt vẫn tin tưởng ở tương lai: 



VUA LIA 


499 


“Ai sống kia rồi sẽ thấy hiển nhiên 
Cái thời thiên hạ không quen đi bằng đầu”. (Hồi III,?.) 

Người hề ở đây là thuộc loại dân thường, không có của cải, quyền thế 
gì, chỉ có một khối óc mà thôi. Và, như đã nói ở trên, vai trò anh ta khác 
các nhăn vật khác, chủ yếu làm nhiệm vụ bình luận, cho nên không có số 
phận trong vở kịch. 

Gần cuối vở, người hầu điên tự nhiên biến mất, chúng ta củng không 
băn khoăn xem anh ta đi đâu, số phận về sau thế nào. 

Với chủ nghĩa phê phán nghiêm khắc, với nghệ thuật hiện thực sắc sảo, 
với một tư tường nhân đạo rộng lớn, Vua Lia xứng đáng cùng với Hamlet 
được coi là hai vở kịch xuất sắc và tiêu biểu nhất của thiến tài Shakespeare. 


NGUYÊN NAM 



NHÂN VẬT 


LIA Vua nước Anh 

VUA NƯỚC PHÁP 
CÔNG TƯỚC BƠCGƠNĐI 
CÔNG TƯỚC CORNƠƯÔN 
CÔNG TƯỚC ANBANI 
BÁ TƯỚC KENT 
BÁ TƯỚC GLÔXTƠ 
EĐGA 
EĐMƠN 
CURAN 
ÔNG GIÀ 
BÁC Sĩ 
ĐIÊN 
OXOAN 
GÔNƠRIN 
RÊ GAN Ỵ 

CORĐÊLIA „ 

MỘT Sĩ QUAN 
MỘT NGƯỜI THEO HAU CORĐÊLIA 
MỘT LÍNH TRUYỀN LỆNH 
MỘT ĐẨY TỚ CORNƠUÔN 
MỘT ĐOÀN TRÁNG sĩ TÙY TỪNG NHÀ VUA 
Sĩ QUAN, SÚ GIẢ; LÍNH VÀ LÍNH HAU 


con trai Glôxtơ 

con ngoại tình của Glôxtơ 

một triều thần 


quản gia của Gônơrin 
con gái vua Lia 



HỒI MỘT 

LỚP I 

Một lễ đường trong cung điện vua Lia 


Bá tước Kent, bá tước Glôxtơ vàc Eđmcm ra 

KENT - Tôi cứ tưởng lòng hoàng thượng ngả về phía công tước 
Anbani nhiều hơn là về phía Cornơuôn kia đấy. 

GLÔXTƠ - Thì từ trước bọn mình ai mà không nghĩ thế. Đến nay, 
qua việc phân chia đất nước này thực khó lòng mà thấy được 
đâu là bên khinh bên trọng. Các phần đều nhau khéo quá, dù 
cân nhắc kỹ càng đến mấy cũng không thể lựa được phần nào 
phần hơn. 

KENT (trỏ Eđmơn) - Chàng trai này phải chăng là quý công tử, 
thưa ngài? 

GLỐXTƠ - Tôi chịu công dưỡng dục nên hắn đó, thưa ngài; nhận 
hắn là con, tôi ngượng mặt cũng đã khá nhiều, nhưng mãi rồi 
cũng dạn. 

KENT - Tôi thực chưa hiểu. 

GLÔXTƠ - Mẹ đẻ ra hắn lại rất hiểu tôi, thưa ngài, thành thử cả dạ 
da mang, giường cưới chưa có chồng mà trong nôi con đã có. 
Thực tội lỗi, phải không ngài? 

KENT - Tôi không có lòng nào mong tội kia đừng mắc, vì kết quả 
mới tươi tốt làm sao! 

GLÔXTƠ - Tôi còn một trai chính thức, trên cháu đây chừng đâu một 
tuổi, nhưng tôi coi cũng chẳng quý hơn nào. Thằng ranh ma 
này tuy chưa gọi đã vội ra, nhưng mẹ nó lại đáo để là đẹp! Tôi 



502 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


mới dụng công gây dựng nó và đành thừa nhận đứa con ngoại 
tình này. Eđmơn, con biết vị quý nhân này là ai không? 

EĐMƠN - Thưa không ạ! 

GLÔXTƠ - Đức ông Kent đó, nhớ từ nay phải tôn kính Người là bậc 
quý hữu của ta, nghe! 

EĐMƠN - Cháu xin sẵn sàng được hầu hạ đức ông. 

KENT - Ta rất muốn được quý mến và hiểu biết cậu thêm nữa. 

EĐMƠN - Cháu xin ăn ở xứng đáng với tấm lòng đức ông hạ cố. 

GLÔXTƠ - Hắn xa quê hương đã chín năm nay. Rồi đây hắn còn đi 
nữa. Hoàng thượng ra kìa. 

Kèn báo hiệu - Vua Lia, Cornơuôn, Anbani 
Gônơrin, Règan, Corđêlia ưà tả hữu cận thần ra 

LIA - Glôxtơ, khanh đi thù tiếp Pháp vương và công tước Bơcgơnđi 
cho ta. 

GLỒXTƠ - Phụng mạng. 

Glôxtơ và Eđmơn ra 

LIA - Bây giờ ta muốn nói ra những điều bấy nay ta giữ kín. Truyền 
lấy bản đồ! Đây, ta đã chia đất nước làm ba phần. Ta quyết định 
cất khỏi tuổi già này bao nỗi lo toan cùng công việc nước, đem 
gánh nặng đặt lên sức vóc trẻ trung hơn, để cho ta được thênh 
thang bước vào cõi thọ. Hiền tế của ta, Cornơuôn, và con ta nữa, 
hỡi Anbani mà lòng ta thương chẳng kém, giờ đây ta tuyên bố rõ 
ràng về từng phần đất đai chia cho mỗi nàng công chúa của ta 
để tránh về sau mọi điều xích mích. Hai vương công nước Pháp 
và xứ Bơcgơnđi, hai vị giai tế cao sang cùng rắp ranh công chúa 
út của ta, hai người qua chơi đây ướm hỏi cũng đã khá lâu, ta 
nên trả lời dứt khoát. Vậy, ta hỏi các con gái của ta, ngày nay ta 
đã từ thoái mọi phần: quyền lợi, đất đai, cũng như quan tâm việc 
nước; vậy thì trong các con, kẻ yêu ta nhất là ai, để cho ân trạch 
của ta biết mưa đổ xuống tấm lòng nào là nơi xứng đáng nhất. 
Gônơrin, công chúa đầu lòng của ta, cho con nói trước. 

GÔNƠRIN - Thưa phụ vương, lòng con yêu phụ vương thực không lời 
nào tả xiết, con yêu phụ vương thiết tha hơn cả yêu ánh sáng, 
yêu vũ trụ, yêu tự do, yêu trên hết mọi vật quý giá nhất đời; 
yêu như yêu sự sống đầy duyên, đầy sức, đầy nhan sắc, đầy 
vinh quang; yêu như chưa có con yêu cha nào bằng, yêu như 



VUA LIA 


503 


chưa có cha nào được con yêu đến thế; yêu tới mức không còn 
hơi sức nữa và yêu tới độ lời lẽ hóa nghèo nàn; con yêu cha 
thực vượt xa mọi bờ bến. 

CORĐÊLIA (nói riêng) - Corđêlia thì sao đây? Yêu mà im tiếng! 

LIA - Cả cõi đất này, từ đây đến đấy, với bao nhiêu rừng cây bóng 
cả và đồng ruộng phì nhiêu, với bao nhiêu sông cá đầy nguồn 
cùng bãi bờ bát ngát, ta cho con làm nữ chủ. Đó là sở hữu của 
con và Anbani, truyền cho con cháu đời đời. Nào, đến thứ nữ 
của ta thì nói sao? Rêgan, con rất yêu quý của ta, vợ của 
Cornơuôn, con nói đi. 

RÊGAN - Con với chị con đều đúc nên cùng một chất và so với chị, 
con biết mình con nào có kém chị? Nghe trong trái tim chân 
thật của con, con thấy lời chị con vừa thốt ra chính là tiếng của 
lòng con yêu kính đó; có điều lời ấy còn xa mới đạt tới độ nồng 
nàn. Con nói thực, con thù ghét mọi sinh thú ở đời, duy nhất 
chỉ thấy được hạnh phúc trong tấm tình con yêu đấng phụ 
vương rất tôn kính. 

CORĐÊLIA (nói riêng) - Hẩm hiu thay cho Corđêlia này! Không! Đâu 
đến nỗi vậy? Tình ta dào dạt còn phong phú hơn lời lẽ ta nhiều. 

LIA - Thuộc về con và dòng dõi của con hưởng thụ đời đời là cả một 
phần ba phong tục đất nước đẹp tươi này, cũng rộng lớn, cũng 
hữu tình chẳng kém chi phần dành cho Gônơrin. Còn bây giờ, 
nào hòn ngọc báu rất nâng niu tuy út ít của ta, trang thục nữ 
thanh tân mà cả vườn nho nước Pháp và cả đồng cỏ sữa 
Bơcgơđin đang cùng ganh nhau để chiếm được trái tim: con nói 
sao đây để đáng được hưởng phần ba đất nước còn trù phú hơn 
cả phần của hai chị con? Con nói đi. 

CORĐÊLIA - Thưa phụ vương, con chẳng có gì đáng nói. 

LIA - Chẳng có gì? 

CORĐÊLIA - Con chẳng có gì. 

LIA - Chẳng có gì thì chẳng được gì hết. Nói đi nào! 

CORĐÊLIA - Tội thay cho con! Trái tim con, con không sao nâng nó 
lên đầu lưỡi được. Con yêu cha đúng theo đạo nghĩa kẻ làm con. 
Vậy đó thôi, không hơn không kém. 

LIA - Thế nào, thế nào? Corđêlia? Con nên lựa lại lời mà nói, kẻo 
nữa con sẽ phải thiệt thòi nhiều! 



504 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CORĐÊLIA - Thưa phụ vương của con, phụ vương dã sinh ra con, nuôi 
nấng con, thương yêu con; nghĩa nặng dó con xin đền đáp lại 
sao cho phải đạo; con vâng lời cha, yêu quý cha và hơn nữa, 
làm rỡ ràng công dức phụ vương. Hai chị con nói là yêu cha đến 
trọn hết cả tấm tình yêu; nếu thực thế thì sao hai chị lại lấy 
chồng? Một ngày kia mà con lấy chồng thì vị phu tướng nào 
đưa tay ra đón lấy tâm nguyện của con cũng sẽ đón theo về 
phân nửa tấm tình con, phần nửa công phụng dưỡng với phần 
nửa bổn phận của con. Chắc chắn là con phải đừng lấy chồng 
như hai chị con mới có thể toàn tâm toàn ý dâng trọn tình con 
cho cha con được. 

LIA - Cô nói đúng theo lòng cô đấy chứ? 

CORĐÊLIA - Thưa phụ vương, vâng. 

LIA - ít tuổi thế mà đã vô tình đến thế sao? 

CORĐÊLIA - Thưa phụ vương, ít tuổi thế nhưng mà chân thực. 

LIA - Được lắm. Đem cái chân thực ấy đi mà làm của hồi môn. Vì 
rằng, thề với ánh sáng thần thiêng mặt trời, thề với bầu bí 
mật của Hêcat và của trời đêm, thề với các tinh cầu có quyền 
năng cho ta được sống hay phải chết; tại đây, ta gạt bỏ hẳn 
mọi ân tình phụ tử, mọi quan hệ huyết mạch tông môn và từ 
đây ta coi mi vĩnh viễn là người dưng: đối với ta không vương, 
không bận. Đối với cái giông man rợ phải ăn thịt con mới đủ 
thỏa cơn thèm lòng ta gớm ghét như thế nào thì đối với mi, 
lòng ta cũng thế, hỡi kẻ trước dây đã từng là con gái của ta. 

KENT - Kính tâu chúa thượng. 

LIA - Thôi, im đi, Kent! Chớ có dứng cản trước mặt rồng thiêng 
đang cơn thịnh nộ. Thực uổng công ta yêu quý nó nhất từ bấy 
đến nay, những tưởng trao trót tuổi già vào tay nó ân cần 
phụng dưỡng! Bước khỏi đây ngay cho khuất mắt ta! Nhắm mắt 
dưới mồ dứt khoát là được yên thân, thì tại đây, lấy lại tấm 
lòng cha, ta cũng dứt khoát tuyệt tình thương nó! Cho triệu 
người Pháp vào đây! Đứng phỗng ra thế à? Triệu cả người 
Bơcgơnđi vào! Cornơuôn và Anbani, kèm thêm phần ba kia vào 
phần của hai công chúa. Còn như nó, thì mang cái tính kiêu 
hãnh mà nó gọi mỹ miều là chân thực đó đi mà lấy chồng! Ta 
ban cho hai khanh mọi quyền binh của ta, uy vũ của ta cùng với 
mọi đặc quyền của một vị quân thượng. Còn phần ta, với một 



VUA LIA 


505 


trăm viên tùy tướng ta dành riêng và do các con đài thọ, ta sẽ 
đến ở với mỗi con một tháng, tuần tự luân phiên. Ta chỉ giữ 
cho ta cái danh hiệu nhà vua thôi; ngoài ra, kiểm soát thu 
nhập và quản trị quốc gia là ở trong tay các con hết. Và để xác 
nhận lời ta nói, thì đây, vương miện của ta, ta trao cho hai con 
chia đôi. 

Trao vương miện 

KENT - Hỡi Lia chí tôn, hỡi người mà tôi hằng thờ phụng với đạo 
quân thần, kính yêu với tình cha con, tuân theo với nghĩa sư 
đệ, tôi khấn vái như thánh bản mệnh trong lúc nguyện cầu... 

LIA - Coi chừng! Cung đã giương, dây đã kéo, tránh khỏi mũi tên bay! 

KENT - Cho têií cứ phóng ra, dù mũi thép có phạm tới cõi tim này. 
Kent tôi thô bạo cũng cam, bởi vua Lia đă thành mất trí. Người 
tính giở chuyện gi đây hỡi con người tuổi tác? Dễ thường Người 
tưởng đạo làm tôi sợ không dám nói khi uy quyền chúa thượng 
đến cúi mình trước giọng lưỡi nịnh thần? Bảo vệ tiết' tháo thì 
lời chính trực phải giữ tới cùng khi đấng quân vương sa vào 
vòng mê muội. Xin hãy thủ tiêu lời phán quyết của Người đi! 
Hãy nghe theo lương tri minh mẫn nhất của Người! Dẹp cơn 
nóng vội kinh người kia xuống! Lời tôi nói ở đây có cả đời sống 
tôi bảo lãnh: công chúa nhỏ tuổi nhất của Người không phải là 
kính yêu Người ít nhất đâu. Phàm tấm lòng không trống rỗng 
thì khi cất tiếng lên thường nhỏ nhẹ, chứ không kêu ầm vang. 

LIA - Kent, liệu đời nhà ngươi! Chớ thêm lời nào nữa! 

KENT - Đời của kẻ này, trước sau chỉ để đem ra mà sinh tử với 
kẻ thù nhà vua; tôi có sợ thiệt đời đâu, ccít sao cứu sồng được 
chúa thượng. 

LIA - Ta không muốn nhìn mặt ngươi nữa! 

KENT - Nhà vua nên tỉnh mắt! Hãy cứ để hạ thần làm điểm hồng 
tâm trung thực cho Người. 

LIA - Thề có Apôlô! 

KENT - Có Apôlô! Quỷ thần nào nhà vua cầu cũng vô ích. 

LIA - ĐỒ nghịch thần, gia tặc! (Tay nắm gươm) 

ANBANI và CORNƠUÔN - Thôi, xin chúa thượng. 

KENT - Vâng, xin cứ giết lương y của nhà vua di rồi đem lương bổng 
của hắn ta mà đắp vào cơn ác bệnh. Nhà vua mà không đủ tiêu 



506 


WILLIAM SHAKESPEARE 


phán quyết của Người thì chừng nào còn hơi sức là tôi còn kêu 
vua Lia làm quấy! 

LIA - Nghe đây quân phản bội! Nhớ phận ngươi là phận bầy tôi, 
hãy nghe đây! Bởi ngươi đã rắp tâm đòi ta triệt phá điều ta đã 
quyết nguyền - sự đó, ta đây chưa bao giờ dám làm - ngươi lại 
quá đỗi kiêu căng, sấn vào quyền phép của ta mà cản ngăn 
vương mệnh - tội đó, bản tính của ta cũng như cương vị của ta 
không thể dung thứ được, thì ngươi hay biết phép ta đây, mà 
cúi đầu nhận phạt. Ta chỉ hạn cho ngươi trong năm ngày lo 
liệu xong hành trang tư lý, ngày thứ sáu thì thân hình ô uế của 
ngươi phải bước ra khỏi giang sơn của ta; nếu ngày thứ mười 
mà cái thể xác bỏ đi của ngươi còn thấy lảng vảng ở cõi đất này 
thì ngươi phải chết. Bước! Mệnh lệnh này, Chúa thiên đình 
cũng không đổi lại được. 

KENT - Kính biệt người, quân thượng. Người đã khiến sự sinh ra 
thế, thì tự do bỏ đi nơi khác; còn đây là cõi lưu vong. ( Với 
Corđêỉia) - Xin thần minh rủ thương đùm bọc lấy nàng, hỡi 
người con gái tâm tình rất thẳng ngay, lời nói vô cùng chính 
trực. (Với Rêgan và Gônơrin) - Mong rằng những giọng mỹ 
miều sẽ được việc làm của các ngươi chứng thực, và những câu 
tình nghĩa nở được ra kết quả tốt tươi. Vậy là, thưa các vương 
công, Kent này xin kính biệt tất cả các ngài, Kent đi tiếp tục 
cái thân thế già cỗi của mình ở phương trời mới. 

Vào 

Glôxtơ cùng với vua Pháp và công tước Bơcgcmđì 
và bọn tùy tùng của họ ra 

GLÔXTƠ - Tâu, có Pháp vương và Bơcgơnđi công tước vào chầu chúa 
thượng. 

LIA - Ngài công tước Bơcgơnđi, trước hết ta hãy xin hỏi ngài là 
người cùng vương công đây cầu hôn con gái ta: Ngài nhắm món 
của hồi môn ít nhất phải tới chừng nào mới không bỏ cuộc? 

BƠCGƠNĐI - Kính tâu hoàng thượng, tôi chẳng mong gì cao quá cái 
độ ngài đã hứa ban cho. Mà thấp hơn, thì hẳn lòng ngài không 
định thế. 

LIA - Ngài Bơcgơnđi rất tôn quý. Khi mà con gái ta đối với ta còn 
rất là châu báu, thì đúng là ta sẽ giữ như lời ta đã hứa cho. 
Nhưng bây giờ giá cô nàng đã xuống. Đó, con người trước mặt 
ngài đứng đó. Trong cái bóng dáng hình nhân kia, nay chỉ tay 



VUA LIA 


507 


không mang độc trọi có lòng ta ghét bỏ; nếu còn được phần nào 
hoặc được cả mười phần vẫn khiến ngài ưng ý, thì đấy, nó đã 
thuộc về ngài. 

BƠCGƠNĐI - Tôi thực không biết trả lời ra sao nữa. 

LIA - Con người vôn dĩ tật nguyền kia, mất hết lòng ta thương, đèo 
thêm lòng ta hờn giận, lấy lời ta nguyền rủa làm của hồi môn, 
bị gạt khỏi gia đình với lời ta thề độc, - con người ấy hiện nay 
ngài còn theo đuổi nữa hay thôi? 

BƠCGƠNĐI - Kính xin hoàng thượng thứ cho, với điều kiện như kia, 
thì còn chi mà phải kén chọn? 

LIA - Vậy, ngài thôi nó là phải; vì nhân danh thứ quyền phép đã 
dựng nên ta, ta đã nói rõ cả với ngài về tài sản của nó rồi đấy! 
(Với vua nước Pháp ) - Còn đối với vị anh quân đây, thì nếu ta 
lại dem gả cho Ngài kẻ mà ta gớm ghét, tức là làm tổn hại lớn 
cho tình hữu hảo của chúng ta; lòng ta sao nỡ? Vậy ta mong 
ngài chuyển hướng cầu duyên về một nơi xứng đáng hơn, chớ 
như kẻ khôn nạn kia thì tạo vật thiên nhiên cũng phải hổ 
ngươi vĩ có nó. 

VUA PHÁP - Thực là chuyện kỳ dị! Có lẽ nào mà một người mà chỉ 
mới vừa đây thôi vẫn còn là châu báu nhất, nhà vua mở miệng 
là ban khen, coi là hương hoa tuổi thọ của Người, không ai tốt 
nết hơn, không ai đáng quý hơn, - vậy mà chỉ trong thoáng 
chốc lại phạm những tội gớm ghê, đến mất sạch sành sanh bao 
nhiêu từng ân huệ. Đến nỗi này thì: hoặc là tội lỗi nàng phải 
hết sức dị thường, bạo thiên nghịch địa; hoặc là lòng yêu 
thương của nhà vua nay đã hóa ra lẫn cẫn mất rồi! Nhưng 
muốn tin được là nàng có tội, họa chăng phải có một thứ tín 
điều mà nếu không có phép quỷ thần thì lý trí tôi không đời 
nào chịu chấp nhận. 

CORĐÊLIA - Tuy rằng lỗi của con là không biết khôn ngoan ngọt 
ngào đầu lưỡi, chỉ muôn làm hay hơn là nói giỏi, con cũng 
xin phụ vương truyền phán cho thiên hạ hay rằng, con mất 
ân sủng của phụ vương không phải vì bất cứ một hành vi 
nhơ nhuốc nào hoặc một bước lầm đường vô hạnh nào, mà 
chỉ vì con không có được ánh mắt tha thiết khẩn cầu, không 
có được thứ miệng đong đưa mà con vui lòng chịu thiếu, mặc 
dầu sự thiếu thốn đó đã khiến con mất luôn cả lòng từ ái của 
phụ vương. 



508 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LIA - Thà mày dừng sinh ra đời còn hơn là sinh ra lại làm thất ý ta 
như thế. 

VUA PHÁP - Chỉ là thế thôi sao? Chỉ là chuyện một bản tính chậm 
lời, khéo làm mà vụng nói? Bơcgơnđi tướng công, ngài trả lời 
cho nàng sao đây? Tình mà còn suy tính vấn vương thì còn tình 
đâu nữa? Ngài có yêu thương nàng? Bản thân nàng là một kho 
châu ngọc đó. 

BƠCGƠNĐI - Muôn tâu hoàng thượng, người cứ chỉ ban cho nguyên 
cái phần người đã hứa là tôi xin bái lĩnh Corđêlia về làm nữ 
công tước Bơcgơnđi. 

LIA - Ta không cho chi hết, ta đã thề là ta nhất quyết. 

BƠCGƠNĐI - Tôi đành lấy làm tiếc vậy thôi: vì nàng làm mất lòng 
cha, nên phải thiệt mất người chồng. 

CORĐÊLIA - Xin ngài Bơcgơnđi yên tâm. Ngài tính lấy tài sản tôi 
làm đối tượng tình yêu, thì tôi không thể nào làm vợ ngài dược. 

VUA PHẤP - Nàng Corđêlia kiều diễm! Nàng giàu có biết bao khi chỉ 
có đôi bàn tay trắng, nàng càng thêm quý giá vì bị bỏ rơi, càng 
thêm đáng yêu bởi bị người khinh miệt. Nàng, cùng với đức 
hạnh của nàng, ta xin chiếm lĩnh. Ta đoạt cho ta được lắm chứ, 
cái phần mà thiên hạ rẫy ruồng gạt đi. Hỡi thiên địa thần 
minh! Lạ lùng thay, dối trước những lòng rẻ rúng giá băng kia, 
tình của ta trên muôn kính ngàn yêu thêm bừng cháy. Nàng 
công chúa không của hồi môn này, thưa hoàng thượng, tay 
không về với kẻ gặp phước may này, sẽ là hoàng hậu của tôi, 
của thần dân tôi, của cả nước Pháp thân yêu và tươi đẹp. 
Không một vị công tước nào của xứ Bơcgơnđi ẩm ướt chuộc lại 
dược nơi tôi người con gái bị hạ giá mà quý giá vô ngần này! 
Tạm biệt họ hàng đi, em Corđêlia! Mặc dầu người ta không 
tình không nghĩa. Thôi đành nơi này em mất hết nhưng chốn 
khác em lại được nhiều. 

LIA - Thì đấy, nhà vua nước Pháp cứ việc đem nó về! Ngữ này, ta 
không còn chấp nhận là con gái của ta, cũng chẳng còn bao 
giờ ta thèm nhìn mặt nữa. Thôi đi đi! Đừng hòng ta thương, 
ta ân xá, hay ta ban một chút ơn lành! Nào mời, ngài công 
tước xứ Bơcgơnđi. 

Lia, Bơcgơnđi, Cornơuôn, Anbani, Glôxtơ 
và bọn tùy tùng vào 



VUA LIA 


509 


VUA PHÁP - Nàng từ biệt hai chị đi. 

CORĐÊLIA - Thưa hai chị, ngọc báu của cha, Corđêlia không khỏi rơi 
châu khi từ biệt hai chị. Em biết lòng hai chị lắm, và nết của 
hai chị; vì tình ruột thịt, em không tiện gọi thẳng tên nó ra. 
Xin hai chị cư xử tốt với cha. Em phó thác cha cho những tấm 
lòng kia đã thốt nên lời tâm nguyện. Thương thay! Giá em vẫn 
được lòng thương của Người, thì em ưng thấy Người trong tay 
phụng dưỡng khác tốt hơn. Thôi, vĩnh biệt hai chị. 

RÊ GAN - Cô không phải dạy chúng tôi cách ăn ở. 

GÔNƠRIN - Cô cứ gắng mà chiều đức phu quân của cô cho khéo, 
người ta đã cứu vớt cô khỏi chỗ khôn cùng. Cô chi li cả với điều 
vâng thuận ý cha; cho cô đáng đời, cô muốn tay trắng thì được 
tay trắng rồi đó. 

CORĐÊLIA - Thời gian rồi sẽ phơi bày ra những nhân tâm lẩn núp 
sau khôn khéo. Ai che giấu lỗi, thế nào cũng phải hối về sau. 
Mong cho các chị mọi diều thịnh vượng. 

VUA PHÁP - Ta ra thôi, nàng Corđêlia mỹ lệ. 

Vua Pháp và Corđêlia vào 

GÔNƠRIN - Em này, chị có nhiều điều rất cần bàn với em, quan hệ 
đến cả hai chị em ta! Chị chắc tối nay cha chúng ta lên đường. 

RÊ GAN - Đúng rồi, cha đi vđi chị đấy. Tháng sau thì đẽh lượt cha 
sang em. 

GỒNƠRIN - Em xem, tuổi già tính nết cha đổi thay như thế đấy. 
Những điều trông thấy vừa đây không phải là chuyện nhỏ. Ông 
cụ vẫn yêu con Corđêlia hơn cả, vậy mà, đùng một cái, ruồng bỏ 
nó, đủ biết ông cụ thiếu suy nghĩ biết chừng nào? 

RÊ GAN - Bệnh não tuổi già! Với lại thực ra ông cụ cũng chẳng bao 
giờ biết giữ mình một tý gọi là có. 

GÔNƠRIN - Thời ông cụ tỉnh táo phương cương nhất, cũng đã thường 
sinh ra cơn trận đùng đùng. Bây giờ, già rồi, bọn mình coi 
chừng không những rồi phải chịu đựng cái cố tật đã kinh niên 
mà còn phải tính đến cả những lúc dở chứng thất thường của 
cái tuổi khật khừ đâm cắm cảu. 

RÊ GAN - Thế nào rồi chúng mình chẳng bị ông cụ thình lình giáng 
cho những vố đáo để, như việc phóng trục lão Kent vừa rồi? 

GÔNƠRIN - Lúc này ông cụ đang dở cuộc tiễn biệt nhà vua Pháp. 



510 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Chị em ta hội ý với nhau ngay đi. Nếu cứ với tình trạng thế kia 
mà ông cụ vẫn nắm vững uy quyền thì chuyện tự ý thoái vị mới 
đây đối với chúng ta có thể trở thành một mối hậu họa. 

RÊ GAN - Chúng ta sẽ nghĩ kỹ vấn đề này. 

GÔNƠRIN - Phải tính cách nào, càng sớm càng tốt. 

Cả đôi vào 


LỚP II 

Một sảnh đường trong lâu đài bá tước Glổxtơ 


Eđmơn ra, tay cầm một bức thư 

EĐMƠN - Hỡi bản tính tự nhiên, nữ chúa của ta, ta vì bà mà cúc cung 
tận tụy. Ta việc quái gì phải tuân theo thói đời hủ bại để cho cái 
thiên hạ bo bo luân thường đạo lý tước đoạt quyền lợi của ta, chỉ 
bởi lẽ ta ra đời muộn hơn một thằng anh đô mươi mười hai tháng. 

Sao lại là con hoang? Sao lại ti tiện? Khi mà chân tay ta 
cũng đầy đặn, tâm trí ta cũng khôn ngoan, dáng bộ ta cũng rất 
là hẳn hoi như được bất cứ một hiền đức phu nhân nào sinh 
hạ? Sao lại gieo cho bọn ta tiếng xấu xa, ô nhục, là giống hoang 
thai? Xấu? Xấu cái gì nào? Từ một cuộc nồng say ân ái của bản 
nhiên tính người, mà thừa hưởng được sức cường tráng của ta, 
ta lại chả hơn hàng sâu hàng sốc bọn người vớ vẩn ngây thơ, 
tạo nên trên những cỗ giường rầu rĩ, chán chường, sau những 
cuộc giao hòa lim dim ngái ngủ, hay sao? Bởi vậy, cho nên, 
Eđga, ông con chính thức ơi, tài sản của ông phải về tay tôi 
mới được: tấm lòng của bố sẻ cho con hoang Eđmơn cũng phải 
dồi dào như con chính thức Eđga. "Con chính thức"! Rồ khéo vẽ 
trò! Nhưng ông con chính thức ơi, cái thư này mà đạt được, cơ 
mưu ta mà thành, thì đứa con hoang Eđmơn này sẽ cưỡi lên 
mình ông con chính thức. Ta tha hồ mà oai phong, mà phú quý! 
Lạy quỷ thần thiên địa, xin phù hộ độ trì cho giông con hoang. 


Glôxtơ ra 



VUA LIA 


511 


GLÔXTƠ - Kent bị phóng trục như thế đó! Vua nước Pháp thì giận 
dữ ra về. Tối nay hoàng thượng đã lên dường. Quyền bính vua 
nhường hết rồi, chính vua thành kẻ ăn hưu bổng, bao nhiêu đó 
chỉ trong một thoáng bất thần... Kìa, Eđmơn! Tin gì vậy? 

EĐMƠN - Dạ, xin tướng công thứ cho, không có gì đâu. 

Làm vẻ giấu giếm bức thư 

GLÔXTƠ - Việc gì mà phải luống cuống cất giấu bức thư kia như thế? 

EĐMƠN - Dạ, không có gì hết, thưa tướng công. 

GLÔXTƠ - Vậy giấy tờ gì anh đang dọc thế? 

EĐMƠN - Dạ không có gì. 

GLÔXTƠ - Không có gì? Thế vừa giúi vội cái gì vào túi? Không có gi 
thì chẳng cần gì phải giấu như vậy. Đưa xem. Nếu không có gì 
thì ta cũng sẽ chẳng cần gì đeo kính. 

EĐMƠN - Con van tướng công tha tội cho con. Đây là bức thư của 
anh con thôi, con chưa đọc hết, nhưng chỉ mấy đoạn mới lướt 
qua con cũng thấy nó không nên để đức ông đọc. 

GLÔXTƠ - Anh đưa bức thư cho ta. 

EĐMƠN - Đôi đường con đều có tội: giữ nó lại, cũng như đưa trình 
đức ông. Vì nội dung bức thư, theo ý con hiểu ra, thực rất là 
đáng trách. 

GLÔXTƠ - Đưa, đưa đây. 

EĐMƠN - Xin cho con nói trước hộ anh con: con hy vọng rằng anh 
con viết thư này chẳng qua để ướm thử lòng con thôi. 

GLÔXTƠ (đọc) - "Sự tôn kính buộc ta phải khuất phục tuổi già, 
khiến cho cay đắng cả trần gian, mất hết của ta một quãng tuổi 
đời tươi đẹp nhất. Các cụ giữ riết lẩy tài sản của ta, cho mãi 
đến cái ngày mà chúng ta luống tuổi mất rồi, có muốn phỉ chí 
tang bồng củng không còn sức nữa. Anh bắt đầu nhận thấy 
rằng: cái thế áp bức già cả kia chỉ là một nếp bạo ngược chí 
ngu và vô ích: nó trấn áp được ta không phải vì nó mạnh, mà 
tại người ta cứ nhẫn nại cúi đầu. Mời em sang bền anh, anh sẽ 
nói rỗ hơn. Nếu cha chúng mình ngủ một giấc dài, anh có đánh 
thức mới dậy, thì em sẽ được hưởng một nửa tài sản của ông 
già và sẽ mãi mãi là em thẩn ái của anh. Eđgà' . - Chà! Mưu 
mô phản nghịch! "Ngủ một giấc dài, anh có đánh thức mới 
dậy... em sẽ được hưởng một nửa gia tài của ông già". Thằng 



512 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Eđga con trai lão! Tay nó nỡ viết những lời này sao? Con tim 
khối óc nó nỡ ấp ủ những điều như thế sao? - Anh nhận được 
thư này bao giờ? Ai đưa tới? 

EĐMƠN - Thưa đức ông, chẳng ai đưa tới, mà đó mới là chỗ tinh vi. 
Con thấy nó ở cửa sổ phòng con. 

GLÔXTƠ - Anh nhận ra là nét chữ của Eđga chứ? 

EĐMƠN - Nếu trong thư chỉ nói điều lành thì con dám doan quyết 
đúng là nét chữ của anh con; nhưng đây lại khác, thì con không 
muốn tin là thế một chút nào. 

GLÔXTƠ - Đúng chữ của nó đây mà. 

EĐMƠN - Vâng, thưa đức ông, quả là tay anh ấy viết thực; nhưng 
con thiết tha mong rằng bụng dạ anh không giống lời thư. 

GLÔXTƠ - Nó đã dò hỏi ý anh về chuyện này bao giờ chưa? 

EĐMƠN - Dạ, thưa chưa bao giờ. Nhưng còn thường thấy anh nói ra 
miệng rằng một khi con cái đã đến tuổi khôn lớn mà cha mẹ 
ngày ngày suy yếu, thì cha mẹ nên nương dựa vào con, mà để 
việc quản lý gia tài cho con cái, như thế mới phải. 

GLÔXTƠ - Chà! Quân đốn mạt! Rõ ràng giọng lưỡi nó viết trong thư. 
Quân khôn kiếp! Giống vô loài, nòi nghiệt súc! Nghiệt súc cũng 
không độc dữ bằng! Đi gọi nó đến cho ta! Ta sẽ tống nó vào 
nhà lao! Hừ giống lăng loàn khốn kiếp! Nó đâu? 

EĐMƠN - Dạ! Con cũng không biết nữa. Nhưng dám xin đức ông 
đừng giận anh con vội, hãy để xem xét cho minh bạch thêm về 
bụng dạ anh con đã, khi ấy có tiến hành thì mới thực vững 
chân. Trái lại, dức ông mà mạnh tay quá với anh, lỡ hiểu lầm ý 
anh con chăng, như thế e rằng sẽ làm phương hại lớn đến danh 
dự đức ông mà làm nát tan một tấm lòng hiếu thuận. Con xin 
đem sinh mệnh ra đoan quyết: anh con viết thư đó để thử 
thách tình gắn bó của con đối với đức ông thôi, chứ không có ý 
gian ngoan nào khác. 

GLỒXTƠ - Anh tin chắc thế sao? 

EĐMƠN - Nếu đức ông ưng thuận, con xin thu xếp để đức ông nghe 
dược câu chuyện anh em con nói với nhau về việc này. Đức ông 
sẽ có được chứng cớ phân minh nghe rành rọt ngay tại trận. 
Mà chỉ nội tôi nay thôi. 

GLÔXTƠ - Không lẽ nó lại quái quỷ đến như thế... 



VUA LIA 


513 


EĐMƠN - Vâng, không lẽ nào! 

GLÔXTƠ - ... Đối với người cha yêu nó, quý nó hết sức hết lòng! Trời 
đất ơi! Trời đất ơi! Eđmơn, đi tìm nó ngay đi! Sao cho ta thấu 
tỏ được tâm địa nó, tùy ý anh thu xếp, muốn làm cách nào thì 
làm. Ta không muốn kể gì đến cương vị kẻ làm cha lúc này, 
miễn sao biết được mọi điều minh bạch. 

EĐMƠN - Con xin đi tìm anh ấy tức khắc, con cố lo liệu cho thuận 
tiện và xin báo ngay với đức ông. 

GLÔXTƠ - Những kỳ nhật thực, nguyệt thực gần đây báo triệu thực 
không có gì là tốt! Lý trí con người có thể giải thích nó ra thế 
này thế nọ, nhưng con người vẫn không tránh thoát những 
quả báo theo sau: ân ái phai nồng, bằng hữu tuyệt giao, anh 
em chia rẽ. Thành thị thì phản loạn, nông thôn thì khích bác, 
cung dinh thì bội nghịch: giữa cha con thì tan nát mối cương 
thường. Hòn máu nghiệt súc của ta thực đáp ứng đúng điềm 
trời: đó là con chông lại bố. Nhà vua u mê, tính tình điên 
loạn: đó là bố hại con. Tháng năm tươi tốt của thời ta đã qua 
rồi! Nay thì quỷ trá, phản bội, lăng loàn, toàn những tai ách 
nhiễu nhương theo sát bước kinh hoàng của ta tiến về cõi 
chết. - Eđmơn! Tìm cho ra quân khốn nạn kia, nghe! Anh sẽ 
chẳng uổng công đâu, mà phải tính làm cho hết sức thận 
trọng. - Kent, con người hiền lương trung nghĩa, thế là bị 
phóng trục rồi! Ngài phạm tội gì? Tội chính trực! Quả thực là 
dị kỳ! 

Glôxtơ vào 

EĐMƠN - Thiên hạ rõ đến là nực cười! Hễ cứ gặp phận hẩm hiu - 
có khi do dại dột của chính mình - là y như người ta đổ riệt 
cho mặt trời, mặt trăng với các ngôi sao gây nên tai họa! Làm 
như mình khốn nạn là vì số mệnh; ngu ngốc là tại thiên cơ; 
lường đảo, trộm cắp, gian phi là do quyền năng tự các áng 
thiên cầu; rượu chè, dối trá, đĩ bợm là bất đắc dĩ phải vâng 
theo sức chuyển vận của tinh tú! Làm như bao nhiêu cái ta 
làm bậy cũng chỉ là do sự dun dủi của lòng trời! Thực là tiện 
lợi biết bao! Một tay dâm dãng vào cỡ thánh sư cứ việc đổ hết 
thói tật của mình cho một ngôi sao, thế là yên chuyện. Bố tôi 
ngủ với mẹ tôi nhằm cung sao Long vĩ chiếu, và mẹ tôi dẻ tôi 
dưới cung sao Thần nông; thành thử tôi cứ phải là thô bạo và 
dâm đãng. Mẹ kiếp! Tôi vẫn cứ là tôi như thường, dù cho ngôi 


33 - SECHXPIA 



514 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


sao trinh bạch nhất của vòm trời có chiếu xuống cái bản mệnh 
con hoang của tôi. 

Eđga ra 

Kìa Eđga... hắn đến vừa may, đúng như đoạn kết thần tình 
của một tấn tuồng cổ. Vai trò của ta là cái vai âu sầu gian xảo, 
pha vào đó những tiếng thở dài não nuột trò hề. Ổi! Mấy kỳ 
nhật thực nguyệt thực kia, hẳn là điềm đôi bên xung khắc! Fa, 
sol, la, mì...! 

Y ranh mãnh hát mấy tiếng sau cùng 
rồi làm mặt trầm ngâm suy nghĩ 

EĐGA - Eđmơn, em! Suy nghĩ gì mà trầm ngâm quá thế? 

EĐMƠN - Anh! Em đang nghĩ đến những lời báo triệu em được đọc 
bữa nọ về hậu quả gấu ăn trăng. 

EĐGA - Em quan tâm đến thứ chuyện này lắm sao? 

EĐMƠN - Em xin đoan quyết với anh rằng những điều dự báo kia, 
tai hại thay, nhất định sẽ xảy ra liên tiếp. Nào là trong đạo 
cha con thì bất từ, bất hiếu; nào chết chóc, đói kém; nào bạn 
bầu tan tác; nào đất nước phân chia; nào vua bị hiếp đáp, bị 
rủa nguyền cùng với hàng quyền quý; nào những chuyện nghi 
ngờ vô cớ, chuyện đồng liêu bị truất, chuyện tan bày sẻ đội; 
chuyện bội nghĩa phụ tình, ôi, không biết bao nhiêu mà kể. 

EĐGA - Em học làm nhà chiêm tinh từ bao giờ thế? 

EĐMƠN - Thôi! Thôi! À lần anh gặp cha gần đây nhất là từ bao giờ nhỉ? 

EĐGA - Mới đêm hôm qua. 

EĐMƠN - Anh có nói chuyện với cha không? 

EĐGA - Có. Hai tiếng đồng hồ liền. 

EĐMƠN - Lúc chia tay có vui vẻ không? Anh không thấy có vẻ gì là 
cha phật ý để lộ ra trong lời nói hay trên sắc mặt của người ư? 

EĐGA - Tịnh không. 

EĐMƠN - Anh hãy nghĩ kỹ lại xem anh đã làm thất ý cha trong việc 
gì, và, bây giờ thì em van anh, anh hãy tránh mặt cha đi ít lâu, 
để cơn giận của cha qua đi đã. Lúc này, cha đang giận anh dữ 
lắm, giận đến nỗi giá thân anh có bị chết nữa cha cũng chưa 
nguôi đâu. 

EĐGA - Lại một thằng khốn nào dèm pha hẳn thôi. 



VUA LIA 


515 


EĐMƠN - Em cũng lo như thế. Anh nhé, xin anh chịu khó lánh đi 
đã, chờ đến chừng cơn nóng giận của cha nguôi bớt hẵng hay. 
Anh nghe em, anh sang ngay bên nhà em mà ở, em sẽ thu xếp 
khéo cho anh nghe được tiếng của đức ông. Đi ngay đi, em lạy 
anh, chìa khóa phòng em đây. Mà, anh có cần đi đâu khỏi nhà 
là phải mang theo khí giới đấy. 

EĐGA - Mang theo khí giới? 

EĐMƠN - Anh ạ, em cần báo trước với anh; mang khí giới phòng 
thân là hơn hết. Nếu thiên hạ thực có ý tốt với anh thì em 
không phải giống người tử tế nữa. Ay là em chỉ mới nói sơ qua 
điều em nghe được, thấy được cho anh biết thôi, sự thực còn 
ghê gớm hơn thế. Anh đi đi, em van anh. 

EĐGA - Em có về ngay cho anh biết tin không? 

EĐMƠN - Em xin giúp anh hết lòng trong việc này. 

Eđga vào 

- Ông bố thì cả tin. Ông anh thì cao thượng, quá xa với 
điều bậy bạ đến nỗi không ngờ biết tí gì. Tấm lòng ngây dại 
ấy thực là đắt cho cái mưu của mình. Ta thấy rõ câu chuyện 
rồi. Gia tài này nếu không có được bằng quyền thì ta cũng 
chiếm được bằng mưu. Thủ đoạn nào minh cũng dùng, miễn là 
được việc. 


LỚP III 

Lâu đài của công tước Anbani 
Một sảnh đường 


Gônơrin cùng với viên quản gia Oxoan 

GÔNƠRIN - Ong cụ đánh giá người gia tướng của ta về chuyện đã 
mắng thằng hề của ông cụ, phải không? 

OXOAN - Thưa bà, vâng. 

GÔNƠRIN - Đến ngày ông cụ làm khổ ta; không lúc nào ông cụ 



516 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


không nổ ra diều này tiếng nọ, làm loạn cả nhà. Ta không thể 
chịu đựng mãi dâu. Bọn quan hầu của ông cụ thì sinh ngang 
ngược, còn ông cụ thì hơi một tý lại kêu ca. Lát nữa ông cụ di 
săn về, ta không muốn nói năng gì với ông cụ. Bảo là ta khó ở. 
Các ngươi có sao lãng việc phục dịch, thì càng tốt thôi, tội lỗi 
dâu ta nhận hết. 

Tiếng kèn săn 

0X0AN - Thưa bà, cụ dang về, tôi nghe thấy hiệu kèn báo. 

GÔNƠRIN - Cho các ngươi tha hồi mà tỏ ra dủng dỉnh ngại ngần, 
ngươi cũng như bầy bạn ngươi. Ta định làm cho ra chuyện: ông 
ấy tức thì cứ mặc ông ấy sang ở với em gái ta. Ta biết cô ấy 
cũng chẳng khác gì ta, nhất định không chịu cho ai trùm lợp. 
Rõ khéo cái ông già hủ bại! Quyền tự mình dã không giữ nữa, 
lại cứ đòi hống hách, dòi phán với truyền! Thề có quỷ thần, cái 
ông già lẫn cẫn này dã trỏ thành con nít mất rồi. Chiều chuộng 
lắm chỉ dâm hỏng nhiều, phải khe khắt mới dược! Nhớ diều ta 
dặn, nghe! 

OXOAN - Thưa bà,vâng. 

GÔNƠRIN - Đối với bọn tùy tướng, các ngươi càng phải tỏ ra rẻ rúng, 
lạnh nhạt hơn nữa. Sinh chuyện gì cũng chẳng sao. Bảo cho 
bọn các ngươi biết trước diều dó. Ta sẽ nhân những dịp xích 
mích dể nói dứt khoát. Bây giờ ta đi viết ngay thư cho em ta, 
dặn dò cứ theo ta mà cư xử. Đi sửa soạn bữa ăn. 

Họ vào 


LỚP IV 

vẫn trong lâu đài của Anbani: một căn khác 


Kent cải trang ra 

KENT - Ta mà dổi được giọng nới nữa, để tiếng ta nói cũng khác 
hẳn di, thì việc náu hình biến dạng của ta có thể hoàn toàn 
giúp cho mưu tính tốt lành của ta dược thành tựu. - Hỡi Kent! 



VUA LIA 


517 


Hỡi thân phóng trục, mi mà vẫn còn đắc lực ở chính nơi mi 
chịu tội lưu vong thì may ra vị chúa công yêu kính của mi có 
ngày sẽ nhận thấy được là mi hết lòng phụng sự. 

Tiếng kèn săn phía ngoài 
Lia cùng tướng tá và bọn người hầu ra 

LIA - Chớ để ta phải chờ bữa ăn thêm một phút nào nữa. Ra bảo 
dọn lên ngay! (Một người hầu vào) Kìa! Ngươi là thế nào? 

KENT - Bẩm, là một con người. 

LIA - Nghề nghiệp gì? Hỏi gì ta? 

KENT - Nghiệp dĩ tôi là người vẻ sao tâm vậy: trung hậu với ai tin 
yêu, thương yêu ai là chính trực; giao du cùng ai thông sáng vả 
lại không nhiều lời; biết nể sợ sự phẩm bình; biết đánh nhau 
khi không còn có cách nào hơn, và không ưa chay tịnh. 

LIA - Là người thế nào? 

KENT - Là một con người có tấm lòng thực tốt và phận nghèo chẳng 
kém nhà vua! 

LIA - Nếu ở bậc thần dân ngươi cũng nghèo như nhà vua nghèo ở 
vì vương giả, thì quả thực là ngươi cũng khá nghèo. Ngươi 
muôn gì? 

KENT - Muốn phụng sự. 

LIA - Ngươi muốn phụng sự ai? 

KENT - Ngài. 

LIA - Ngươi có biết ta chăng, hỡi người? 

KENT - Thưa không. Nhưng có một vẻ gì ở ngài khiến kẻ này muốn 
kêu ngài làm chủ. 

LIA - Vẻ gì? 

KENT - Uy nghi. 

LIA - Ngươi biết làm gì? 

KENT - Giữ điều cơ mật thẳng ngay; đi ngựa, chạy chân, kể nhạt 
một câu chuyện hay, và trao thẳng một lời nhắn gửi dễ dàng; 
người thường ai làm gì tôi đều làm được cả, nhưng chỗ tôi giỏi 
nhất là rất cần cù. 

LIA - Ngươi tuổi bao nhiêu? 

KENT - Thưa, tôi không còn trẻ lắm đến nỗi mê được một phụ nữ 
chỉ vì tiếng hát của ai; cũng chưa đến nỗi già để say sưa một 



518 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


thứ tình lẩm cẩm. Kẻ này đã mang bốn mươi tám tuế nguyệt 
trên vai. 

LIA - Cho theo ta, ngươi sẽ ở hầu ta. Xong bữa ăn rồi, nếu ngươi 
vẫn đẹp lòng ta, thì ta chưa bỏ ngươi vội. Dọn bữa ăn thôi! Kìa! 
Dọn bữa! Thằng Ngẩn của ta đâu, thằng Điên đâu? Kẻ kia, gọi 
Điên cho ta! 

Một người hầu vào 
Oxoan ra 

LIA - Kìa, bảo đây, sà! Con gái ta đâu? 

0X0AN (đi qua) - Xin lỗi ngài... 

Y vào 

LIA - Thằng ấy vừa nói gì? Kéo cổ nó lại cho ta! (Một quan tùy tòng 
vào). Thằng Điên của ta đâu. Hả! Ớ đâu! Thế gian ngủ cả rồi 
chắc?... Thế nào? Thằng bần tiện ấy nó đi dâu đấy? 

Quan tùy tùng ra 

QUAN TÙY TÙNG - Tâu chúa công, y nói là lệnh công chúa đang 
khó ở. 

LIA - Sao thằng mạt kiếp ấy ta gọi không chịu quay lại? 

QUAN TÙY TÙNG - Tâu, y nói gọn một tiếng là y không thích. 

LIA - Không thích? 

QUAN TỦY TÙNG - Thưa chúa công, thần không hiểu có chuyện gì: 
nhưng mà như ý thần xét thì gần dây Bệ hạ không được trọng 
vọng tôn kính như trước kia: lòng hững hờ lạnh nhạt lộ ra đã 
quá rõ ràng không những chỉ ở trong dám gia nhân, mà ở cả 
phía ngài công tước và lệnh công chúa nữa. 

LIA - Hả? Ngươi nói sao? 

QUAN TỪY TÙNG - Xin chúa công tha tội nếu thần có nghĩ lầm. 
Nhưng bổn phận của thần là không được nín thinh khi thấy uy 
đức quân vương bị thương tổn. 

LIA - Ngươi chẳng qua cũng chỉ nói trúng vào tâm sự của ta thôi. 
Gần dây ta cũng thấy như phảng phất một vẻ thờ ơ, ta vội cho 
ngay là tự ta quá chấp nê mà không nghĩ là kẻ kia cô" tâm thất 
kính. Thôi được, để ta xét kỹ sau. Thằng Điên của ta đâu rồi? 
Hai ngày nay ta không hề thấy mặt nó. 

QUAN TÙY TÙNG - Từ ngày công chúa Ba qua bên nước Pháp, thì chú 
Điên cũng héo hắt đi nhiều. 



VUA LIA 


519 


LIA - Thôi, đừng nói nữa, ta cũng thấy rồi. Nhà ngươi đi thưa với 
công chúa, ta có chuyện cần gặp. (Một viên tùy tùng vào) - Nhà 
ngươi thì đi gọi chú Điên của ta tới ngay. (Một viễn khác vào) 

Oxoan trở lại 

LIA - A! Này, ông kia, tiến lại đây ông! Ta đây là ai, ông nhỉ? 

OXOAN - Là cha của nữ chủ nhân chúng tôi. 

LIA - Cha của nữ chủ nhân! Quân hầu hạ cửa quyền bần tiện! Đồ 
chó má! Giống ăn mày! 

OXOAN - Xin lỗi đức ngài, tôi chẳng hề là những hạng đó. 

LIA - À, mày dám trừng mắt lên với ta! Đồ chết toi! 

Lia đánh Oxoan 

OXOAN - Đức ông đánh tôi là không được đâu! 

KENT - Quật ngã mày cũng không được nốt phải không, đồ mất dạy. 

Ngáng chân làm hắn chúi ngã 

LIA - Tốt! Rất cảm ơn bạn, bạn được việc cho ta rồi đó, ta sẽ quý 
nhà ngươi. 

KENT - Thôi, đứng dậy chứ ngài, rồi cút đi chứ! Tôi sẽ giảng cho 
ngài biết giữ lễ, nghe không! Cút! Cút ngay! Hay ngài lại muốn 
cái thân xác của ngài đo đất lần nữa, thì cứ mà lần chần? Thôi! 
Cút ngay đi! Không hiểu hay sao? (Kent đẩy hắn ra) Thế! 

LIA - Cám ơn! Ta cám ơn hiền khanh. (Đưa cho Kent một túi tiền) 
Ta ban khen công lớn của nhà ngươi đó. 

Điên ra 

ĐIÊN - Ta cũng muốn thưởng công cho kẻ này: đây, cho chiếc mũ. 
(Điên đưa mủ cho Kent ) 

LIA - Này, thế nào! Thằng ông mãnh! Sao rồi? 

ĐIÊN (với Kent) - Này, ngươi ơi, ngươi nên lấy cái mũ điên của ta 
mà đội đi thôi. 

KENT - Sao vậy, hở anh chàng? 

ĐIÊN - Còn sao nữa? Bởi là vì ngươi hiến thân phụng sự một người 
đã hạ bệ mất rồi. Thực vậy đa! Nếu mi không khéo mỉm cười 
lựa theo chiều gió thì chẳng bao lâu ngươi sẽ mắc phải bần 
hàn. Đội mũ của ta đi! Đây này, con người kia đã đuổi cổ hai 
nàng con gái của mình và ban phúc cho nàng thứ ba ngoài ý 
ông ta muốn. Ngươi muốn theo hầu ông ta thì ngươi mang cái 



520 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


mũ của ta mới phải. Dạ, bây giờ cháu xin thưa với bá. Cháu ước 
sao có hai cái mũ và con gái, cháu có hai nàng. 

LIA - Sao vậy, con? 

ĐIÊN - Vì nếu bao nhiêu của cải cháu đem trút cả vào hai cô nàng, 
thì cháu cũng còn giữ lại được cho cháu hai cái mũ. Cho bá 
chiếc mũ của cháu đây, còn chiếc nữa thì ngửa tay mà xin hai 
con gái của bá! 

LIA - Liệu xác không ăn đòn! Thằng ngợm! 

ĐIÊN - Sự thật là con chó giữ nhà thì phải ra nằm cũi, bị đuổi, bị 
đòn; còn ả chó cô nường, thì cho sưởi ấm trong nhà và tha hồ 
đánh thối. 

LIA - Đáo để lắm! 

ĐIÊN (với Kent) - Ta muốn giảng cho tôn ông một bài dạy khôn. 

LIA - Giảng đi. 

ĐIÊN - Cẩn thủ hơn phô phang 
Biết nhiều hơn nói lắm 
Mượn nhiều hơn cho mượn 
Cưỡi ngựa hơn đi chân 
Chăm nghe hơn vội tin 
Gom còm mà vớ bẫm 
Rượu, gái đừng mê đắm 
Cứ ru rú trong nhà 
Đôi mươi sẽ hóa ra 
Nhiều hơn đôi chục chẵn. 

LIA - Chẳng nghĩa lý gì hết, Điên ơi! 

ĐIÊN - Thì cũng y như thầy cãi không công ấy mà. Bá có cho tôi 
tý gì đâu nào? Chẳng có gì thì liệu làm được trò gì, phải 
không hở bá? 

LIA - Đúng rồi con ạ, chẳng có gì thì còn làm được cái gì? 

ĐIÊN (với Kent) - Nhà ngươi làm ơn bảo cho ông ấy biết đi, bao 
nhiêu hoa lợi đất đai của ông ấy cũng đúng là chẳng còn gì như 
thế. Thằng Điên có nói thì ông ấy không thèm tin cơ! 

LIA - Thằng Điên chua chát. 



VUA LIA 


521 


ĐIÊN - Thế, chú cu mình có biết, điên chua chát với điên ngọt ngào 
khác nhau ra sao không? 

LIA - Không. Vậy anh chàng giảng cho ta nghe! 

ĐIÊN - Ai xui ai kia bỏ đất 

Bảo hắn đến sánh vai tôi 
Ngài đứng chỗ hắn thử coi 
Khắc thấy điên chua điên ngọt 
Điên không chua đây mang lốt 
Tự trỏ mình 

Điên không ngọt, thì hắn đây này 

Trỏ Lia 

LIA - Mi cho ta là thằng điên sao, thằng nhãi? 

ĐIÊN - Bao nhiêu danh hiệu khác, đằng ấy đều đã cho đi hết thì 
danh hiệu này, đằng ấy mang nó từ lúc ra đời rồi cơ! 

KENT - Thưa đức ông, điên này không hẳn là điên thực đâu. 

ĐIÊN - Của đáng tội, các vị vua chúa ở đời không chịu để kẻ điên 
này hưởng độc quyền về món đó. Các vị đòi ta phải nhường 
phần cho. Cả các vị mệnh phụ quý nương cũng rứa. Bá ơi, bá 
cho ta một quả trứng, rồi ta xin biếu lại bảo cái hai khoanh (1 . 

LIA - Hai khoanh thế nào? 

ĐIÊN - Còn thế nào? Hai khoanh quả trứng bổ đôi nhưng miếng 
ngon đã lẩm. Khi mà lão gia bẻ đôi bảo cái đem chia, thi lão 
gia đã trần lực cõng lừa đi qua bãi lội. Dưới khoanh tóc lơ thơ, 
sọ hoa cái trọc lốc của ngài còn trí khôn đâu, bởi vì bảo cái của 
lão gia đã bỏ mất. Tôi nói nhế, đứa nào bảo là tôi điên, thì cứ 
lôi nó ra mà nện. (Hát) 

Hồi này điên dại được mùa 

Khôn ngoan thiên hạ hóa rồ tứ tung 

Thông minh hết cả chỗ dùng 

Coi kìa toàn điệu cuồng ngông nực cười! 

LIA - Mi sinh kể vè từ bao giờ vậy? Thằng ngộ? 

ĐIÊN - Dạ thưa với bá, kể từ khi lão gia tôn hai gái lên vị mẫu thân 


(1) Bảo cái: vương miện, mũ vua. Corone có nghĩa vừa là mão, vừa là khoanh. 



522 


WILLIAM SHAKESPEARE 


ngài; kể từ khi ngài để cho họ cầm roi, mà lão gia mặc quần 
hổng đít, thì... 

Thì các cô nàng sướng rơn phát khóc 
Mà kẻ này thì hát vì đau 
Thấy vua chơi với bọn lau nhau 
Tìm đến tụi ngẩn ngơ mà đánh bạn 

- Cháu xin với bá kiếm cho cháu một ông thầy nói dối để cho 
cháu học nói điêu. 

LIA - Thằng láo! Mi mà nói dối, mi sẽ được ăn đòn! 

ĐIÊN - Bá với hai nàng con gái mà là cha với con thì cũng kỳ quái 
thực: cháu nói tình thực thì hai nàng đánh chết; còn lão bá lại 
đánh chết cháu nếu cháu nói điêu! Lại có khi cháu bị nhừ đòn 
vì cháu ngậm miệng chẳng nói. Thà cháu làm cái gì cũng được, 
chớ đừng làm Hề Điên! Tuy vậy cháu nhất định chẳng muốn 
làm lão bá đâu, bá ạ! Có bao nhiêu trí khôn bá cứ để gậm từ 
hai đầu gậm lại, ở giữa chẳng còn lại tý gì! 

Gônơrin ra 

- Kìa, một trong hai sâu gậm đã đến. 

LIA - Thế nào, con gái của ta? Cớ sao dưới ánh minh châu vầng trán 
kia thiếu sáng? Ta thấy ít lâu nay con như tư lự không vui? 

ĐIÊN - Trước kia, chẳng bận tâm vì tư lự của ai, thì sao bá trông ra 
vẻ thế! Bây giờ thì bá là số không mất rồi! Cháu còn hơn bá cơ! 
Cháu là hề điên! Bá chẳng là gì ráo! (Với Gônơrin). Dạ, dạ, 
phải! Tôi xin ngậm miệng. Tuy nương nương không nói một 
tiếng, nhưng vẻ mặt nương nương truyền lệnh. 

Suỵt! Câm ngay! Câm ngay! 

"No, chê cùi, bỏ ruột 
Đói, đi mót mảnh rơi!" 

Quả đậu này chỉ còn ngoài vỏ đấy thôi! (Trỏ Lia). 

GÔNƠRIN - Ở dây, không phải chỉ thằng điên kia là buông tuồng, 
mà nhiều tên láo XƯỢC trong số bộ hạ của đức ông cằn nhằn chê 
trách suốt ngày, gây ra những chuyện làm ồn, vô lễ, không sao 
kham được nổi. Thưa lại với đức ông, đã tưởng Người ngăn 
chặn lại. Nhưng cứ xem những điều đức ông làm ra, nói ra vừa 
dây, chúng tôi e rằng chính đức ông có ý dung túng họ, bênh 



VUA LIA 


523 


che họ. Nếu quả thế, điều trái phép nhất định phải uốn nắn, 
phải sửa trị; phương sửa trị không được buông lơi, nhằm giữ lợi 
ích chung, và như thế có lẽ ở hoàn cảnh khác sẽ thấy là phũ 
phàng, nhưng trong tình huống khẩn thiết này, phải coi là 
chính đáng. 

ĐIÊN - Là vì, bá cũng đã rõ: 

"Con chim ri nuôi quá lâu con kền kện. Để đến ngày con nó 
lớn, nó mổ vỡ đầu chim ri". Thế rồi đèn tắt, ai cũng ở trong 
đêm tối mò. 

LIA - Bà có phải là con ta không? 

GÔNƠRIN - Rất mong rằng đức ông cư xử vẫn khôn ngoan như 
trước kia con kính phục thì hơn; xin dẹp cái tính bẳn gắt kia 
đi, ít lâu nay nó khiến đức ông khác với bản tính của Người 
nhiều quá. 

ĐIÊN - Đến lừa kia cũng còn biết đến chuyện ngược đời: cỗ xe kéo 
ngựa! Dô tá dô tà, hỡi người mà tôi yêu. 

LIA - Liệu có kẻ nào ở đây nhận được ra ta không. Đây chẳng phải 
là Lia đâu; Lia mà đi đứng như thế này sao? Nói năng vậy sao? 
Mắt của Lia ở đâu? Đến thế được sao? Có họa là trí của lão đã 
suy, tinh thần lão đã bại. Lão thức đấy ư? Không phải? Ai bảo 
cho lão biết lão là ai đi. 

ĐIÊN - Cái bóng vua Lia đó. 

LIA - Điều này, ta cần phải biết cho tỏ tường, bởi vì theo nhận thức 
của trí khôn, của hiểu biết, của lẽ phải, không chừng ta đã 
tưởng lầm là ta có con gái ở đời! 

ĐIÊN - Có đấy, nhưng họ muốn ông phải vâng lời họ. 

LIA - Xin cho biết quý danh của quý bà! 

GÔNƠRIN - Vẻ mặt ngạc nhiên của ngài thực đúng điệu với những 
trò ngài vẫn thường giở chứng! Xin ngài hiểu cho đúng ý kiến 
của tôi đây. Người có tuổi, đáng tôn kính, thì ngài phải biết 
điều. Ngài lưư lại đây một trăm quan tùy sai và kỵ mã, họ bừa 
bãi, trác táng, lăng loàn quá lắm, khiến triều đình này nhiễm 
thói hư hỏng ấy bị coi như một quán trọ ồn ào. Sự phóng túng 
dâm bôn biến nó thành một quán rượu, một lầu xanh, chứ 
không còn là nơi cung điện trang nghiêm nữa. Riêng phần liêm 
sỉ đã đòi phải có một phương cứu vãn tức thời. Điều tôi thỉnh 



524 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Cầu, ngài chấp nhận cho thì hơn, không thì tôi cứ làm đúng 
phép: xin ngài rút bớt số người tùy thuộc xuống, số người được 
còn ở lại hầu hạ ngài, thì phải là phù hợp với tuổi tác ngài, 
những kẻ hiểu rõ phận mình và hiểu rõ phận ngài. 

LIA - Âm ty, quỷ ngục đây! Bảo thắng ngựa cho ta ngay! Gọi các tùy 
tùng của ta đến ngay! Quân nghịch nữ vô loài! Ta không thèm 
phiền bận đến mi nữa đâu; ta còn một đứa con gái nữa. 

GÔNƠRIN - Ông thì đánh đập người nhà tôi; còn bọn quân hung bạo 
của ông thì coi những người còn hơn chúng như là tôi tớ. 

Anbani ra 

LIA - Hối lại muộn rồi! Khốn khổ! {Với Anbani) - Kìa, ngài! Ngài 
đã đến? Phải chăng đây là ý muốn của ngài? Ngài nói lên chứ... 
Sắp ngựa cho ta! Ôi! Vong ân bội nghĩa, con quỷ lòng lim dạ 
đá! Ớ nơi con cái ta, mi còn gớm hơn loài thủy quái vạn phần! 

ANBANI - Xin người hãy bình tĩnh lại. 

LIA {với Gônơrin) - Con diều hâu kinh tởm, mi dựng đứng chuyện 
cho người! Tùy tòng của ta toàn kén trong những người lỗi 
lạc, biết cặn kẽ mọi điều cư xử, nghiêm trang tôn trọng kẻ 
trượng phu. 

Ôi! Cái lỗi cỏn con như kia, cớ sao ở Corđêlia ta lại coi là 
xấu xa nhường ấy? Mi khác nào một món cực hình vào phá 
phách thân thể ta, vắt kiệt mọi tình thương ở quả tim ta, khiến 
nó chứa đầy những hờn cùng giận. 

Ôi! Lia, Lia, Lia! Cứ đập vỡ cái cửa này ra! (Vỗ mãi lên trán 
mình) Nó đã để cho cái rồ dại lọt vào và để cho cái khôn 
ngoan lọt ra mất!... Đi, đi thôi tả hữu của ta! 

ANBANI - Thưa đức ông, tôi không hề can dự và cũng không được 
biết một tý gì về những chuyện đã làm người giận dữ. 

LIA - Có thể thế, thưa ngài... Nghe ta dây, hỡi thiên nhiên nữ chúa! 
Nghe ta, nghe ta nguyền đây! Xin hãy cho ngừng máy huyền vi, 
nếu thiên tâm đã tính cho cái loài giống này có cơ sinh nở. Hãy 
gieo họa lụi tàn vào tử cung của nó, khiến cho bộ phận hoài 
thai của nó héo hắt, và con người vô phúc của nó chớ hòng có 
con! Nếu nó dã lỡ hoài dựng mất rồi thì hãy khiến cho con nó 
nhuyễn nhào trong hờn oán, làm người để thành yêu nghiệt 
làm tội nó suốt đời! Con nó sẽ làm cho trán nó sớm nhiều nếp 
răn, cho má nó chóng sói sâu vì nguồn nước mắt. Bao nhiêu 



VUA LIA 


525 


công lao cúc dục, con nó sẽ đền đáp lại nó bằng những lời nhạo 
báng, bằng sự khinh nhờn. Cho nó thấm thìa được rằng sự bội 
bạc của kẻ làm con cắn rứt nó đau độc còn gấp trăm nghìn răng 
loài rắn rết. - Thôi đi! Thôi xéo! 

Vào 

ANBANI - Hỡi thiên địa quỷ thần! Vì dâu mà ra nông nỗi thế? 

GỒNƠRIN - Tướng công bận tâm nghĩ ngợi mà làm gì? Cứ để mặc, 
tính khí ông già lẩm cẩm đấy mà. 

Lia lại trở ra 

LIA - Thế nào? Năm mươi tùy tướng của ta, mà ngay một trận, 
trong khoảng mười lăm ngày...? 

ANBANI - Việc gi vậy, thưa ngài? 

LIA - Rồi tôi sẽ nói anh nghe. {Với Gônơrin) - Sông đây và chết đây! 
Thực là nhục nhã cho tao, chí khí dàn ông mà mi làm đảo diên 
thế được; những giọt nước mắt nóng bỏng này, tao không nén 
nổi, để thiên hạ nghĩ dược là tao khóc vì mi. 

Gió dông cùng chướng khí hãy trút cả lên đầu mi! Lời rủa 
nguyền của kẻ làm cha đau thương bất trị, hãy đục ruỗng mày 
qua đủ năm giác quan! Ôi đôi mắt già nua ngờ nghệch của ta! 
Mi mà còn khóc mãi sự này thì ta moi móc đôi tròng mà quẳng 
đi cùng với bao dòng nước mi đã phí hoài cho rơi vào bùn đất! 
Ta còn một gái nữa, người này thì hẳn là hiền thục và sẵn 
lòng. Nó mà biết chuyện mày khu xử thế này thì nó sẽ cào nát 
cái mặt mày ra, hỡi con lang cái! Rồi mày coi! Ta sẽ lấy lại 
nguyên tư thế của ta, chứ mày đừng tưởng là mất hẳn. Báo đời 
cho mày biết. 

Lia cùng toán tùy tùng vào 

GÔNƠRIN - Chàng đã nghe thấy chưa? 

ANBANI - Tôi thấy cũng khó lòng đồng tình với nàng được, dù tôi 
rất quý trọng nàng... 

GÔNƠRIN - Khoan đã, chàng! Oxoan đâu! Bảo đây! (Vớỉ Điền) - Còn 
ông này, đồ xỏ xiên giả dại! Bước theo với cụ chủ nhà ông. 

ĐIÊN - Bá Lia ơi! Bá Lia! Khoan khoan chờ đợi Điên cùng. 

Khác chi cầy cáo mắc vòng 

Gái này dáng để cho thòng lọng treo 



526 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Mũ thằng điên mà trao đổi được 
Đổi cột treo kéo xác nó lên 
Thế rồi điên tếch đằng điên 

Điên vào 

GÔNƠRIN - Ông già cũng biết khôn đấy chứ! Đòi một trăm tướng sĩ 
trong tay! Phải, cứ cho giữ cả trăm tướng sĩ đàng hoàng mà 
xem, rồi thì được lắm cái hay đáo để! Để rồi, chỉ thoáng qua 
một mộng ảo, một tin vu vơ, một ý thích oái oăm, một chuyện 
phật lòng, một điều trái ý, thế là lão ương gàn có thể dựa ngay 
lên lực lượng của bọn họ, và nắm chắc tính mệnh ta trong tay! 
Oxoan đâu! Để ta gọi mãi. 

ANBANI - Hình như nàng lo xa quá đấy. 

GÔNƠRIN - Như thế còn vững tâm hơn là quá vô tư. Chàng cứ để 
cho tôi đề phòng những tai họa mà tôi e ngại, còn hơn là lo 
ngại vì những tai họa thình lình. Tôi biết tâm địa ông già lắm. 
Bao nhiêu điều ông cụ đã nói ra miệng, tôi biên cả lại trong thư 
gửi cho em gái tôi. Cô ấy thấy rõ tai hại rồi mà vẫn cứ chịu 
đựng được ông ấy cùng với bọn tướng sĩ kia, thì... 

- Thế nào, Oxoan? (Với Oxoan vừa ra) Ngươi đã viết bức thư 
ta dặn cho em ta chưa? 

OXOAN - Bẩm bà, đã. 

GÔNƠRIN - Đem theo một số gia nhân, lấy ngựa mà đi, nói cho em 
ta biết hết nỗi lo của ta, kèm thêm ý kiến của riêng ngươi, cốt 
sao cho nó tăng phần nghiêm trọng. Đi ngay đi, mà trở về ngay 
tức khắc. (Oxoan vào ) Không, tướng công ạ, cái lối cư xử ngọt 
ngào, mềm dẻo vốn tính của chàng, tôi không trách gi đâu: 
nhưng tôi cũng xin nói ngay rằng chàng thực đáng chê về nỗi 
thiếu tinh khôn hơn và đáng khen về tấm lòng khoan dung 
nguy hiểm. 

ANBANI - Tôi không thể lường xa được tầm mắt của nàng, nhưng 
thiết tưởng: cố chuốc lấy cái hay đủ điều, đôi khi người ta làm 
cho cái hay hóa dở. 

GÔNƠRIN - Oi, nhưng đấy rồi xem. 

ANBANI - Phải, phải, xem rồi sẽ thấy. 


Cả hai vào 



VUA LIA 


527 


LỚP V 

Sân phía trước lâu đài Anhani 


Lia, Kent và Điên ra 

LIA - Hãy mang thư này đến Glôxtơ trước. Con gái ta có hỏi về 
chuyện viết trong thư, ông hãy nói rõ sự tình. Phải mải miết 
mà đi, chẳng nữa ta đến trước ông đấy. 

KENT - Chưa trao được thư của người, tôi quyết không chịu nghỉ. 

Kent vào 

ĐIÊN - Giá có người nào bộ óc lại ỏ gót chân thì liệu óc hắn ta có bị 
nẻ không nhỉ? 

LIA - Bị hẳn chứ, chú cu mình! 

ĐIÊN - Vậy là may cho lão gia, trí khôn lão sẽ không phải đi dép. 

LIA - Ha, ha, ha! 

ĐIÊN - Lão sẽ được thấy nàng con gái kia của lão cũng lại đối xử tốt 
với lão cho mà coi! Vì rằng ả nọ với nàng này tuy không là 
một, có khác nhau như táo dại so với táo vườn, nhưng tớ dám 
nói ra những điều tớ dáng nói. 

LIA - ừ, thì nói làm sao? Hỡi chú cu mình? 

ĐIÊN - Nàng này hay ả nọ thì cũng chua như táo dại nọ so với táo dại 
này thôi! Đô' chú mình biết tại sao mũi lại mọc ngay giữa mặt? 

LIA - Chịu! 

ĐIÊN - Ây là vì để cho trên cánh mũi mỗi bên có được một con mắt 
mà nhìn cho thấy cái gì mình ngửi không ra. 

LIA (đăm đăm) - Ta không phải với nó rồi...! (1) 

ĐIÊN - Thế chú mình có biết con hến nó làm vỏ hến thế nào không? 

LIA - Không. 

ĐIÊN - Điên cũng chịu nốt. Song điên lại biết vì sao con ốc lại phải 
có nhà. 

LIA - Vì sao? 


(1) Lia nghi đến Corđêlia. 



528 


WILLIAM SHAKESPEARE 


ĐIÊN - Ay là vì để CÓ cái mà che đầu cho ốc, ốc dại gì đem nhà cho 
con gái dể cho sừng ốc phải gội nắng mưa? 

LIA - Ta muốn quên cái bản chất của ta đi... một người cha từ ái 
như vậy!... Sao? Ngựa yên cương xong rồi chứ! 

ĐIÊN - Đã có lừa săn sóc đến rồi. Cái lý tại sao cái cụm thất tinh lại 
chỉ là sô" bảy, thực là cái lý rất thần tình. 

LIA - Là vì chỉ có bảy ngôi chứ không có tám. 

ĐIÊN - Khá quá! Chú mình xứng đáng là một thằng điên có tài. 

LIA (vẫn đăm đăm) - Dùng vũ lực mà lấy về. Bội bạc đâu mà kinh 
khủng! 

ĐIÊN - Bá này! Bá mà làm thằng điên cho tớ thì tớ phạt roi bá đấy: 
vì cái tội chưa đến tuổi đã già. 

LIA - Thế là thế nào? 

ĐIÊN - Là... bá không được già trước khi khôn. 

LIA - Ôi! Cầu Trời cho ta dừng hóa điên, đừng! Cho ta giữ được 
thăng bằng! Không! Ta không thể hóa điên. 

Một tùy tướng ra 

- Thế nào? Thắng ngựa xong chưa? 

TƯỚNG TÙY TỪNG - Bẩm xong. 

LIA - Đi thôi. 

ĐIÊN - Á nào đang vẫn còn trinh 

Ỡm ờ lại giễu cánh mình ra đi 

Đến mai trinh chẳng còn chi 

Nếu không cắt bớt cái kia đi trong sự đời. 

Tất cả vào 



HỔI HAI 


LỚP I 

Một nội viên trong lâu đài bá tước Glôxtơ 


Eđmcm và Curan ra. Hai người gặp nhau 

EĐMƠN - Chào Cưran. 

CƯRAN - Chào cậu. Tôi đã gặp phụ thân cậu và đã báo tin ngài rõ là 
công tước Cornơuôn và phu nhân tôi nay sang với ngài bên này. 

EĐMƠN - Sao lại có chuyện ấy nhỉ? 

CƯRAN - Tôi cũng không biết nữa. Cậu có nghe tin tức gần đây 
không? Những tin thiên hạ đang xì xào ấy mà. Chuyện cũng 
mới nói nhỏ từ miệng sang tai thôi. 

EĐMƠN - Không, tin gì, xin cho biết với. 

CƯRAN - Thế ra cậu cũng không thấy nói là có thể xảy ra xung đột 
giữa công tước Cornơuôn và công tước Anbani sao? 

EĐMƠN - Chưa hề. 

CƯRAN - Nhưng thế nào rồi nay mai cũng thấy. Thôi, chào cậu. 

Curan vào 

EĐMƠN - Công tước sang đây tối nay? Tuyệt trần! Tuyệt diệu! Thời 
cơ đã tự nó kết hợp với cơ mưu ta! Bố mình đã cho quân lùng 
chộp anh mình. Mình phải tính một nước cũng khá gay đây. 
Nào! May mắn, cơ duyên may, bắt ngay vào việc! (Gọi với) - 
Anh ơi! Xuống đây! Xuống em bảo! 

Eđga ra 


34 - SECHXPIA 



530 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Cha đang lùng anh đấy! Anh phải tránh đây đi! Chỗ ẩn này 
lộ mất rồi! Cũng may cho anh là còn đêm tối đó. Anh có nói 
điều gì chông lại công tước Cornơuôn không? Công tước sắp tới 
đấy, đang đêm, đi gấp, có cả Rêgan cùng sang. Anh có nói gì về 
chuyện Cornơuôn xung đột với Anbani không? Anh nhớ lại cho 
kỹ đi! 

EĐGA - Tôi không hề nói gì, thực thế! 

EĐMƠN - Cha đến đấy, em nghe thấy rồi! Anh, tha thứ cho em, em 
phải vờ như cầm gươm kháng cự anh... Anh cũng tuốt gươm ra, 
cũng làm như đang chống đỡ! Nào, cứ thế nhé! ( Đổi giọng ) - Anh 
chịu đi! Đến tạ tội với cha! Bật hồng lên! Đến cả đây! {Khẽ) - Trốn 
đi anh ơi! (To) - Đốt đuốc, đốt đuốc! (Khẽ) - Vâng, anh đi nhé. 

Eđga vào 

Thêm vào ít giọt máu nữa là câu chuyện mình hóa ra kịch 
liệt ngay. (Y tự đâm vào tay một nhát) Mình thấy tụi say rượu 
thách nhau, họ làm còn tợn hơn nhiều. - Cha ơi! Cha ơi! Dừng 
lại, dừng lại! Ai cứu tôi không? 

Glôxtơ cùng với gia nhân mang đuốc ra 

GLÔXTƠ - Eđmơn! Đâu? Thằng khốn kiếp ấy đâu? 

EĐMƠN - Vừa rồi, anh ấy đứng ở đây, trong bóng tối, gươm sắc lăm 
lăm trong tay, miệng lảm nhảm những câu thần chú, nguyền 
với mặt trăng xin phù hộ thành công. 

GLÔXTƠ - Nhưng bây giờ nó ở đâu rồi? 

EĐMƠN - Thưa, chạy trốn về phía này. Khi anh ấy biết rằng không 
còn cách nào... 

GLÔXTƠ - Đuổi bắt nó lại! Chúng bay! Đuổi bắt! (Một vài gia nhân 
vào) Biết rằng không còn cách làm sao? 

EĐMƠN - Để thuyết phục con sát hại tướng công. Là vì con cứ nói 
đến thần minh sẽ thẳng tay sấm sét lên dầu quân nghịch tử; 
con nhắc cả đến trăm nghìn dây khăng khít nó ràng buộc kẻ 
làm con phải thương cha... Nói tóm lại, thưa tướng công, khi 
biết rằng con ghê tởm mà phản đối cái tâm địa bất nhân kia, 
anh ấy liền tuốt ngay gươm xông lên, thừa thế con hở cơ, đâm 
vào tay con. Rồi, thấy cuộc giao tranh vì chính nghĩa, hoặc 
cũng có thể đâm hoảng sợ vì thấy con hô hoán lên, cho nên, 
đột nhiên, anh vùng ra chạy trốn. 



VUA LIA 


531 


GLÔXTƠ - Được, tha hồ cho nó trốn. Nó không thể nào ra thoát được 
đất nước này. Mà tóm cổ nó dược rồi, thì chỉ còn một việc đối xử 
với nó. Đức ông công tước, vị chí công chí kính của ta, nội đêm 
nay sẽ tới. Ta sẽ thừa phép đức ông mà hạ lệnh: kẻ nào bắt được 
đứa hung phạm hèn mạt kia, nộp nó cho đoạn dầu đài, kẻ ấy sẽ 
được thưởng công; còn kẻ nào chứa chấp nó, sẽ phải tội chết. 

EĐMƠN - Thấy anh ấy khăng khăng một mực không chịu nghe con 
can ngăn, con phải vừa nói thống thiết, vừa đe dọa đem tô" giác 
việc này, thì anh đáp: "Thằng con rơi hèn mạt, mi tưởng khi ta 
chối cãi thì với cái thứ tài, đức, trung, hậu nó gắn vào nhân 
thân mi kia, dễ thường mi đủ cho người ta tin ở lời mi nói hẳn? 
Không! Ta mà đã chối cãi ấy ư? - cho ngay cả nét chữ của ta 
mà mi đưa ra đôi chứng nữa - ta chỉ việc đem tất cả đổ tại mi 
khêu gợi, mi toan tính, mi sắp xếp với tâm thuật tội lỗi của mi. 
Họa chăng thiên hạ mi cho đều là ngu ngốc cả mới không nghĩ 
rằng cái chết của ta hiển nhiên là có lợi cho mi nên mi mới gắt 
gao tìm cách hại ta". 

GLÔXTƠ - Quân khốn nạn, táng tận lương tâm! Đến thư nó viết ra 
nó cũng chối được sao? Không, nó không phải là con ta đâu! (Có 
tiếng kèn hiệu háo hên ngoài) - Nghe! Kèn quân ngài công tước. 
Không hiểu bỗng dưng sao ngài lại tới? 

Ta sẽ sai cấm các cửa sông. Thằng khôn kiếp sẽ không trốn 
đâu thoát. Phải xin bằng được đức ông cho ta cái quyền đó. 
Không những thế, ta sẽ thông báo hình dạng của nó đi khắp 
nơi, để cho khắp nước nhận ra được nó. 

Còn về phần con, con hiếu nghĩa của ta, tài sản của ta, ta sẽ 
có cách cho con được thừa hưởng. 

Cornơuôn, Rêgan và bọn tùy tùng ra 

CORNƠUÔN - Thế nào? Quý hữu. Ta vừa đặt chân tới đây - mà cũng 
mới rồi thôi - là đã nghe được bao nhiêu tin kỳ dị. 

RÊGAN - Nếu việc quả nhiên như thế, thì bao nhiêu hình phạt nữa 
cũng không đủ để trừng trị cho đáng tội đứa hung đồ. Tướng 
công có mạnh giỏi không? 

GLÔXTƠ - Ôi! Trái tim già này đã tan vỡ, tan vỡ mất rồi, phu nhân ạ. 

RÊGAN - Thế nào! Con đỡ đầu của phụ thân ta mà mưu hại giết 
tướng công sao? Chính Eđga, đứa trẻ mà phụ thân ta đặt tên 
cho đó sao? 



532 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


GLÔXTƠ - Ôi, thưa nương nương, tôi muốn câm điều đó đi cho khỏi nhục. 

RÊ GAN - Hùa với bọn tướng sĩ bậy bạ vẫn theo hầu phụ thân ta đó 

phải chăng? 

GLÔXTƠ - Thưa,tôi không rồ. Xấu xa! xấu xa quá lắm thưa bà. 

EĐMƠN - Thưa phu nhân, dứng thế ạ; anh ấy cùng tụi với đám này. 

RÊGAN - Thế thì nó hư hỏng ta cũng không thấy là lạ. Chắc chắn là 
bọn kia đã gợi lên trong đầu óc nó cái mưu sát cha già để tiện 
bề phá tan gia tài ông cụ. Chiều nay, ta vừa được thư của chị ta 
tin cho cặn kẽ về bọn này. Được báo trước như thế để đề phòng, 
nếu chúng mà kéo đến nhà ta để ở, là ta đi vắng không tiếp. 

CORNƠƯÔN “ Nhất định tôi cũng thế, nàng Rêgan. Eđmơn! Ta có nghe 
câu chuyện vừa đây ngươi đã làm được điều tỏ ra chí hiếu với cha. 

EĐMƠN - Nhiệm vụ của tôi là thế, thưa ngài. 

GLÔXTƠ - Hắn dã vạch được mưu gian của tên kia, định tóm cổ nó 
lại, nên đã bị thương, như ngài thấy đó. 

CORNƠUÔN - Cho đuổi bắt nó lại chưa? 

GLÔXTƠ - Bẩm, đã. 

CORNƠƯÔN - Bắt được nó, phải trừ khử ngay mầm hại. Cho lão 
khanh được tùy ý sử dụng quyền phép của ta. Còn ngươi, 
Eđmơn, lòng hiếu hạnh của nhà ngươi chứng tỏ vừa rồi khỏi 
cần ai tiến dẫn, từ nay, ta cho theo ta. Ta đang cần những tấm 
lòng tận trung tận nghĩa như vậy. Và kẻ ta chọn trước hết, 
chính là nhà ngươi. 

EĐMƠN - Xin đem tận lực tận tâm hầu Điện hạ. 

GLÔXTƠ - Tạ ơn đức ông chiếu cố đến con chúng tôi. 

CORNƠƯÔN - Quý hữu hẳn chưa rõ vì sao chúng tôi sang thăm ngài... 

RẺGAN ■■ Lại đột ngột thế này giữa lúc đêm khuya tăm tối. Là vì có 
chuyện cũng khá quan trọng, cần thỉnh cầu ý kiến của ngài. 
Chứng tôi vừa nhận được thư của cha và cả thư của chị chúng 
tôi, nói về mấy chuyện hai bên xích mích mà chúng tôi thấy 
cần ra khỏi nhà thì mới tiện trả lời. Mấy người mang thư còn 
đang đợi. Ngài Glôxtơ, người bạn già của chúng tôi, xin ngài 
hãy dẹp nỗi buồn riêng mà cho chúng tôi nghe những cao kiến 
về việc này, việc cần phải giải quyết tức khắc. 

GLÔXTƠ - Xin vâng. Rất sung sướng được hai ngài hạ cố. 




VUA LIA 


533 


LỚP II 

Trước lâu đài Glôxtơ 


Kent và Oxoan ra, mỗi người từ riêng mỗi phía 

0X0AN - Chào đằng ấy sáng nay mạnh giỏi! Đấy có phải người nhà 
này không? 

KENT - Phải. 

OXOAN - Cho ngựa vào đâu được nhỉ? 

KENT - Xuống bùn! 

0X0AN - Làm ơn bảo tớ đi, có lòng tốt với nhau một tí. 

KENT - Cóc thèm tốt với cái mặt mày! 

OXOAN - ủa thế thì đây cũng cóc thèm đằng ấy. 

KENT - Ông mà vớ được mày ở bãi Lipsbury, thì ông dạy cho mày 
còn cần đến ông như thế nào. 

OXOAN - Sao lại đối với mình lạ thế? Đây có quen biết gì anh 
đâu nào? 

KENT - Nhưng tao lại biết mày. 

OXOAN - Biết thế nào? 

KENT - Biết mày là thằng đểu, thằng chó, thằng liếm bát; là 
thằng đểu cáng xỏ xiên nhạt phếch, bộ diện mặt thừa; là 
thằng đểu nhăn nhở, ăn xin, ăn bẩn, mang bí tất len ba xu; 
là thằng gây sự gan thỏ, thằng trai gái đĩ, tnằng tán hậu, 
thằng nịnh thối, thằng bịp bợm làm bộ văn hóa; lả thằng tôi 
tớ giầu có độc một cái thùng, là thằng nhăng cuội muôn làm 
mối lái bằng cách chạy xun xoe, nhưng chung quy chỉ là 
giống ngợm nửa ăn mày, nửa ăn cắp, nửa gọi gái, ăn thừa tự 
của một con chó cái đẻ hoang; tóm lại,một thằng chủ kiết cha 
căng mà ông sẽ nện cho ngoác mồm kêu nếu mày dám chối, 
chỉ một nửa chữ thôi, trong bao nhiêu tên tuổi của mày mà 
ông vừa kể đó. 

OXOAN - Nhưng anh là cái đồ quỷ quái gì mà dám phun hằng sốc 
tục tằn vào mặt người anh chưa hề quen biết vả cũng chưa hề 
quen biết anh. 



534 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


KENT - Mày là cái đồ mặt rắn cứt sắt nào mà chối rằng không 
biết tao? Ngày hôm kia thôi dễ thường tao chưa cho mày chúi 
mặt xuốhg đất và nện cho mày một trận trưđc mặt nhà vua 
sao? Rút gươm ra đồ chết đâm! Đêm tì đêm, nhưng có trăng 
sáng. Ông sẽ đâm nát mày ra cho trăng soi qua được. ( Kent 
tuốt gươm) - Rút gươm ra, đồ thày dùi oắt con, đồ con hoang 
gái đĩ. 

OXOAN - Cút đi! Ta không thèm gây chuyện! 

KENT - Rút gươm ra, đồ chó đểu! Mày đến đây, mang theo những 
bức thư nói xấu nhà vua. Mày về hùa với con dúm hợm hĩnh 
nhà mày chông đức chí tôn của vị làm cha nó. Rút gươm ra! Đồ 
khốn, không thì nhừ tử với ông; bảo rút gươm ra kìa: thủ thế 
đi, đồ mạt kiếp. 

OXOAN - Cứu tôi, cứu tôi! Nó giết tôi! Ai cứu! 

KENT - Đánh đi! Đồ tôi mọi; đỡ đi, quân phản bội, đỡ đi, đồ gian 
phi, quân hèn mạt! ( Vừa nói vừa đánh) 

OXOAN - Cứu tôi! Ai cứu với! Quân giết người, quân giết người. 

Eđmơn ra, gươm tuốt ở tay 

EĐMƠN - Sao! Chuyện gì thế này! (Y gỡ hai bên ra) 

KENT - Cậu với ta, hả? Được, ta cho cậu khỏi ngứa nghề. Nào! 

Cornơuôn, Rêgan, Glôxtơ và một bọn gia nhân ra 

GLÔXTƠ - Ô hay! Gươm với giáo làm gì ở đây? 

CORNƠUÔN - Đứng yên! Liệu hồn! Ai còn đánh nữa sẽ phải chết. 
Chuyện gì? 

RÊGAN - Hai người mang thư của chị ta và của hoàng thượng đây mà. 

CORNƠUỒN - Xích mích chuyện gì? Cho nói. 

OXOAN - Bẩm đức ông, tôi không còn kịp thở nữa. 

KENT - Phải! Chả vừa dốc sức trổ tài mà! Đồ chó gan chuột. Trời 
đất không nhận có mày. Mày làm người là do một thằng thợ 
may tồi nào chế tạo! 

CORNƠUÔN - Lão này nói mới lạ. Thợ may chế tạo con người! 

KENT - Vâng, thợ may, đúng, thưa ngài. Nếu là tay tạc tượng hay 
họa sĩ, thì dù có bôi bác trong hai tiếng đồng hồ thôi, nó cũng 
không khốn khổ đến thế. 



VUA LIA 


535 


CORNƠUÔN - Nói đi! Làm sao mà sinh chuyện xô xát? 

0X0AN - Bẩm, lão khọm già tai ác này, tôi thương tình có chòm râu 
bạc mà sinh phúc cho, nên nó.... 

KENT - Đồ sống thừa nhơ nhớp! Đức ông, nếu ngài cho phép, tôi sẽ 
nghiền cái xác vô dụng của nó làm chạt để trát chuồng tiêu. 
"Thương tình chòm râu" của lão à! Đồ giẻ cùi bới thối! 

CORNƠUÔN - Im ngay! Người đâu thô tục! Ngươi không còn biết lễ 
phép là gì sao? 

KENT - Thưa ngài có chứ! Nhưng khi nổi giận thì có quyền được 
bất bình. 

CORNƠUÔN - Bất bình sao? 

KENT - Bất bình vì thằng vô lại này đeo gươm mà đeo cả sự bất 
lương. Cái giống nịnh thần ngọt sớt này là một loài chuột gậm 
dùng răng nhấm đứt những sợi dây phụ tử tình thâm, những 
sợi dây vốh kết chặt với nhau không tay nào tháo nổi. Nó tán 
tụng các thứ dục vọng bất lương dấy lên trong lòng chủ nó; nó 
đổ thêm dầu vào lửa; dội thêm băng giá lên những dạ hững hờ; 
chối đấy rồi lại nhận đấy, quay đầu chuyển mỏ như chim gió 
bốn phương, theo cơn cớ đổi thay của chủ nhà và không còn 
biết gì hơn là làm con chó theo đít! Ồn dịch bắt chúng mày với 
những bộ mặt nhăn nhó cơn sài giật! ông nói mà mày bĩu môi 
cười, coi ông là điên hả? Đồ ngỗng! ông mà tóm được mày ở 
đồng Sarum, thì ông cho tha hồ mày quàng quạc chạy dài về 
tận Camelơt. 

CORNƠUÔN - Hay kìa! Lão già này điên rồi chắc? 

GLÔXTƠ - Ông nói đi: xô xát vì đâu? 

KENT - Không có thù địch nào ghét nhau hơn là tôi với thằng đốn 
mạt đó. 

CORNƠUÔN - Sao lão lại gọi nó là thằng đôn mạt? Nó có tội gì nào? 

KENT - Bộ mặt của nó tôi không sao ưa được. 

CORNƠUÔN - Có lẽ lão không ưa được đến cả bộ mặt của ta, cả bộ 
mặt của ngài đây, cả bộ mặt phu nhân đây nữa cũng nên? 

KENT - Thưa ngài. Tính tôi bộc trực. Bình sinh tôi đã từng được 
nhìn thấy những gương mặt hơn hẳn bất kỳ gương mặt nào 
hiện đang ngự trên những bộ vai ở trước mặt tôi lúc này. 



536 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CORNƠUÔN - Lão này đúng là một thằng cha kỳ cục, có lần thấy 
được khen là bạo miệng, liền cô" làm ra vẻ bướng bỉnh trái hẳn 
lại bản tính của mình. Lão không biết nịnh đời mà! Bụng lão 
thẳng băng! Chỉ quen nói thực thôi! Lọt tai người càng hay, 
không thì mặc, lão cứ thẳng lão nói. Hạng sất phu ấy, ta còn lạ 
gì? Nó khoác cái bộ thật thà, mà thâm tâm xảo quyệt gian 
tham còn gấp mấy mươi lần những kẻ ra cúi vào luồn quá 
chừng tận tụy. 

KENT - Thưa ngài, hết sức thành tâm và chân thực mà nói, và xin 
mạn phép oai phong của ngài, cái oai rực rỡ chói lòa khác nào 
vừng hào quang tỏa trên đầu Phoebus... 

CORNƠƯÔN - Thế là nghĩa thế nào? 

KENT - Nghĩa là tôi muốn đổi lại cách nói của tôi vì xem chừng nó 
không hợp ý ngài lắm. Thưa ngài, đúng thế: tôi không hề biết 
nịnh ai. Nhưng đứa nào phỉnh lừa ngài bằng cái giọng bề ngoài 
thành thực, thì đúng là một đồ bợm bịp mà không bao giờ tôi 
bắt chước, dù có vì thế mà tôi làm phật ý ngài. 

CORNƠƯÔN - Anh đã trêu gì lão ta? 

OXOAN - Bẩm, không hề. Nhà vua của lão mới đây thích đánh tôi 
vì một sự hiểu lầm. Lão này muôn tâng công, hùa vào cơn 
giận của nhà vua, xô tôi ngã chúi xuống đất; rồi, thắng thế, 
lão chửi mắng tôi, sỉ nhục tôi. Rồi lão bất lực, lão trổ tài, lão 
làm hăng đến nỗi được vua khen là đã hạ nổi một người sẵn 
lòng chịu nhũn từ trước. Rồi, được thể về cái công trạng ghê 
gđm kia, bây giờ lão lại tuốt gươm đòi gây chuyện với tôi 
chuyến nữa. 

KENT - Bọn tiểu nhân khốn kiếp khốn nhược này không thằng nào 
không tự cho là giỏi hơn Ajax dũng sĩ. 

CORNƠƯỒN - Đem cùm lại đây! Lão khọm già cứng đầu hợm hĩnh 
này, ta phải dạy cho ngươi một bài học... 

KENT - Ngài ơi, khỏi phải dạy nữa, lão đây đã quá già rồi; mà cũng 
đừng đưa cùm ra với tôi! Tôi phụng sự đức vua, người sai tôi 
đến đây. Ngài cùm sứ giả của vua, tức là đối với chúa thượng 
chí tôn, ngài tỏ ra thiếu khiêm cung và quá thừa khinh mạn đó. 

CORNƠUÔN - Đi lấy cùm! Thề có thân danh của ta, phải cùm lão đến 
trưa nay. 



VUA LIA 


537 


RÊGAN - Đến trưa thôi ư, tướng công? Không, cùm cho đến đêm, rồi 
suốt đêm nữa. 

KENT - Xin thưa với bà, dù tôi có là con chó của phụ thân bà, bà 
cũng không nên xử với tôi như thế. 

RÊGAN - Nhưng thưa với ông, vì ông là đầy tớ của phụ thân ta, nên 
ta làm thế đấy. 

CORNƠUÔN - Lão này cung cách thực đúng như bà chị ta nói đến 
trong thư. Đem cùm lại đây mau! 

GLÔXTƠ - Tôi van xin tướng công chớ có làm như thế. Tội lão ta 
nặng thực, nhưng đã có đức vua làm chủ, người sẽ trừng trị lão. 
Còn cái hình phạt tưđng công ra lệnh cho lão phải chịu đây lại 
là thứ hình phạt dành cho bọn cùng đinh hạ tiện nhất và để trị 
những tội trộm cắp tầm thường nhất. Đức vua sẽ không khỏi 
phiền lòng thấy như chính người bị cpi thường ở nhân thân sứ 
giả của người bị đem làm nhục. 

CORNƠUÔN - Chuyện ấy mặc ta. 

RÊ GAN - Mà chị ta lại còn bực hơn bao nhiêu ấy chứ vì người già 
tướng vâng lệnh bị mắng chửi, bị hành hung. Cứ cùm chân 
lão lại. 

Kent bị cùm 

- Ta đi thôi, tướng công. 

Tất cả vào, trừ Gỉôxtơ và Kent 

GLÔXTƠ - Tôi thực lấy làm ái ngại cho ông, ông bạn ạ. Nhưng tính 
của ngài công tước thế, ai cũng biết cả, đã muốn gì là không ai 
trái ý hay can ngăn được. Tôi sẽ liệu cách xin giúp ông. 

KENT - Ây tôi xin ngài đừng làm gì hết. Tôi đă phải thức nhiều, và 
đi đường mệt lắm. Tôi sẽ ngủ thẳng một thôi, ngủ no rồi tôi sẽ 
nằm nghêu ngao hát. Con người ta gặp kiển vận cũng là 
thường. Chào ngài,đi nghỉ thôi. 

GLÔXTƠ - Trong việc này, công tước thực là không phải chút nào. 
Thể nào nhà vua cũng nổi giận. 

Glôxtơ vào 

KENT - Tội nghiệp cho vua, ý chừng muôn làm đúng câu ca: bỏ mái 
nhà ta đội mái trời chịu nắng. Hỡi vầng trăng sáng, hãy ghé 
xuống gần đây soi ấm dịu cho ta đọc hết bức thư này. Ớ đời, 



538 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


sẵn lòng tin phép lạ dễ không ai bằng kẻ khôn cùng. Ta nhận 
ra rồi: thư này của Corđêlia đây. Hẳn nàng đã biết được bước 
đời ẩn nhẫn tối tăm của ta, may thay, nàng hẳn biết được mưu 
sâu ẩn bóng của ta, và muôn nhân tình trạng phi thường này 
tìm phương cứu vãn lại. Mắt của ta đã ríu lại rồi, nhọc nhằn vì 
thiếu ngủ: cho các ngươi thừa hưởng một giấc, khỏi phải nhìn 
cái cảnh nhục nhằn này. Ta ngủ đây, chào nàng duyên may, 
hãy thêm lần nữa mỉm cười đi mà xoay vần bánh lái. (Kent ngủ 
thiếp đi) 


LỚP III 

Cảnh rừng vắng 


Eđga ra 

EĐGA - Tai này nghe thấy rõ lệnh tróc nã thân này. Nhờ một hốc 
cây lớn, ta tránh được cuộc truy lùng. Các bến thương thuyền, 
các nơi quan trấn, không đâu là không có quân cảnh vệ, 
không có lính canh nghiêm ngặt rình tóm bằng được lấy ta. 
Ta còn ở ngoài vòng là ta còn sống. Ta rắp tâm náu mình dưới 
những hình thù bệ rạc nhất, dưới những hình thù mà cái kiếp 
thân tàn ma dại chưa bao giờ đẩy con người đến con vật gần 
hơn. Mặt ta, ta sẽ trát bùn đen, mình ta khoác mảnh chăn tơi 
tả, vò cho tóc tai ta răn rối, và phô tấm thân trần trụi liều 
cho gió mưa nắng rét giầy vò. Xứ sở này kia kìa! Vô khối bọn 
ăn xin giả ngộ, ta cứ việc theo đòi họ vừa khóc vừa gào, vừa 
cắm vào da thịt cánh tay nứt nẻ đủ các thứ kim, rằm, châm, 
cành gẫy đầy gai. Họ mang cái gớm ghiếc ấy từ các xóm vắng, 
trại nghèo, lều chăn hay cối gió, đi ra rủa nguyền lảm nhảm 
hay nài nỉ van xin đòi cho kỳ được người ta bô" thí. Thảm hại 
thay cho kẻ lang thang, thảm hại thay là thằng Dở Người. Dở 
nhưng cũng vẫn được là một cái gì. Còn hơn Eđga này, chẳng 
là gì hết. 


Eđga vào 



VUA LIA 


539 


LỚP IV 

Trước lâu đài Glôxtơ 


Kent vẫn bị cùm, Lia, Điên và một tùy tướng ra 

LIA - Kỳ dị thực, ra đi mà không cho sứ giả của ta mang phúc thư về. 

TÙY TƯỚNG - Theo như thần được biết, thì mãi tốì qua họ chưa có ý 
định đi đâu. 

KENT - Kính chào chúa công. 

LIA - Kìa! Đeo cái tội đó làm thứ giải buồn hay sao vậy? 

KENT - Thưa không. 

ĐIÊN - Ha ha! Lão mang đôi nịt chân mới tai ác chưa kìa! Ngựa trói 
đằng đầu; chó, gấu chằng đằng cổ; khỉ, buộc lưng mà giữ; còn 
người thì cột hai chân. Anh nào khỏe giãy đôi chân thì được 
mang ủng gỗ. 

LIA - Ai mà lẫn lộn quá chừng, lại đem đặt ngươi vào chỗ đó? 

KENT - Thưa, cả đôi cùng một ý: rể ngài và con gái ngài. 

LIA - Có đâu? 

KENT - Đúng thế. 

LIA - Đã bảo không! 

KENT - Xin thưa: có! 

LIA - Không, không! Họ không làm thế được đâu. 

KENT - Có, chính họ làm thế. 

LIA - Thề có Jupiter, không! 

KENT - Thề có Junon, có. 

LIA - Không, họ không dám thế, họ không thể thế, họ không có 
lòng nào thế đâu. Vỗ vào mặt điều đáng kính đáng vì một cách 
phũ phàng đến thế, có bằng quá giết người! Mau tâu bày rẽ rọt 
ta nghe, vì sao mà ngươi phải mang hay vì sao người ta lại 
khép cái nhục hình ấy cho ngươi - người do ta sai đến? 

KENT - Bẩm đức ông, giữa khi trong dinh của lệnh nữ tôi trình lên 
bức thư của đức ông, và chưa rời khỏi cái chỗ tôi đang quỳ đợi 



540 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


lệnh, thì một kẻ mang thư sầm sầm bước tới, người nồng nặc 
mồ hôi, ngực dồn hơi thở, hớt hơ hớt hải gửỉ dâng lời chào của 
nữ chủ hắn là Gônơrin. Chẳng hề đếm xỉa đến tôi, thư của 
Gônơrin được mở ra đọc liền; đọc xong, họ tập hợp gia nhân, 
tức thời lên ngựa, truyền cho tôi theo chầu chực khi họ rảnh 
rang mới có thư phúc đáp; và đối với tôi càng tỏ vẻ lạnh lùng. 
Thế rồi, ở đây, chạm mặt với cái tên mang thư rõ ràng đến làm 
hỏng việc của tôi - chính cái tên khôn kiếp nó đã dám láo xược 
với đức ông hôm mới rồi đó - tôi cả giận mất khôn, tuốt gươm 
ra, thế là nó mất mật kêu toáng lên, làm cả nhà đổ đến. Con rể 
ngài và con gái ngài bèn cho đó là một tội đáng phải chịu cái 
nhục này đây. 

ĐIÊN - Mùa rét chưa qua, nếu ngỗng trời bay theo phương này. 

Ông cha mà rách rưới 
Thì con cháu tảng lờ 
Túi bạc mà có thừa 
Cháu con ngoan đáo để 
Duyên may là con gái đĩ 
Không thèm tiếp rước khố dây. 

Chung quy, các cô con gái của ông già sẽ biếu ông già những 
món thương tâm cả năm tiêu chẳng xuể. 

LIA - Chà! Cơn giận bầm gan! Ôi! sầu khổ tràn dâng, xuôi xuống! 
Đâu, con gái ta đâu? 

KENT - Hiện đang ở đây, trong lâu đài bá tước. 

LIA - Để ta vào một mình, ngươi ở đây. (Lia vào) 

TỪY TƯỚNG - Ngoài việc ông nói vừa rồi, ông còn làm gì phạm tệ 
hơn không? 

KENT - Tịnh không. Sao mà tùy tùng nhà vua lại ít ỏi quá thế? 

ĐIÊN - Cứ cái tội hỏi ra câu đấy, cũng đáng cho lão bị cùm rồi. 

KENT - Sao vậy, hề Điên? 

ĐIÊN - Chúng tớ sẽ cho lão mình đi làm học trò con kiến, để cho lão 
hiểu, mùa rét thiên hạ ngồi không. Bao nhiêu kẻ có mũi dẫn 
đường thì lại theo đôi mắt, trừ có bọn người mù. Mà trong hai 
chục cái mũi thì không cái nào là không đánh hơi ra kẻ nào 
thối hoắc. Bánh xe lớn khi lăn xuống dốc thì buông tay ra kẻo 



VUA LIA 


541 


cứ theo rồi có ngày gẫy cổ, nhưng khi bánh xe lên dốc thì bám 
lấy cho nó kéo lên. Ai khôn ngoan dạy chú được điều khôn hơn, 
thì trả nó về cho tớ. Điều khôn của tớ chỉ để khuyên bọn ngốc, 
bởi cái lẽ rằng nó là bài học của chàng Điên. 

Người ơi! Ai giúp ai vì lợi 
Ai theo ai lấy lệ bề ngoài 
Thì trái gió trở trời, ai sẽ tếch đường ai 
Mặc thây ai mưa dầu gió dãi 
Đây Điên còn đợi; Điên còn ở lại 
Kệ thằng khôn nó cút đường khôn 
Điên thành đểu, nếu Điên chuồn 
Nhưng nhờ trời, Điên không là đểu 
Lia và Glôxtơ cùng ra 

LIA - Khước từ tiếp kiến ta! Họ ốm ư? Họ mệt ư? Cả đêm vất vả 
đường trường ư? Toàn là tạ sự, là triệu chứng kháng mệnh, 
nghịch loàn! Đi! Hỏi cho ra một lý dễ nghe hơn, ta mới chịu. 

GLÔXTƠ - Bẩm chúa công, người đã biết rõ tính công tước nóng như 
lửa và không chuyển ý bao giờ. 

LIA - Ác báo! Ôn dịch! Tuyệt diệt! Đảo điên! Nóng như lửa? Tính gì 
vậy? Glôxtơ, ta muốn nói chuyện với công tước Cornơuôn và với 
vợ của hắn cơ mà! 

GLÔXTƠ - Nhưng, kính tâu chúa công, hạ thần đã có lời bẩm báo vứi 
công tước và phu nhân về việc đó rồi. 

LIA - Bẩm báo rồi? Thế nào, ngươi rõ ý ta chứ? 

GLÔXTƠ - Thần rõ, tâu chúa công. 

LIA - Nhà vua muốn hỏi chuyện Cornơuôn, cha già muốn nói cùng 
con gái, đòi nó phải vâng lời! Nhà ngươi đã bẩm báo như thế 
cho họ biết chưa? Khí lực ta còn đây. Máu ta còn đó! Hừ, nóng 
như lửa. Đi bảo cho cái ông công tước nóng như lửa ấy biết 
rằng... Không, không, khoan đã. Không chừng ông ta không 
được khỏe: khi ốm đau, người ta thường trễ tràng nhiệm vụ hơn 
khi lành mạnh. Ta không còn là ta nữa khi thân thể bức bối 
đòi tâm trí ta phải đau yếu theo mình. Ta dẹp cơn nóng giận 
lại thì hơn: ta đã quá vội vàng cho ngay sự uể oải của nhọc 
nhằn là một sự cố tình ngạo ngược. Khốn thay cho tình trạng 




542 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


của ta l(mi n Kent)- Nhưng sao người ấy lại ở chỗ này? Sự đã tỏ 
tường, công tước và Rêgan lánh mặt khỏi nhà chỉ là mưu chước. 
Tháo cùm trả lại kẻ nghĩa bộc cho ta! Đi bảo cho vợ chồng công 
tước rõ, ta cần gặp họ ở đây, ngay tức khắc. Bảo hai đứa phải 
ra ngay để nghe ta nói, không thì ta sẽ đến thúc trống ngay 
cửa buồng chúng ngủ, kỳ cho nó phải kêu lên: ngủ đến chết rồi. 

GLÔXTƠ - Rất mong rằng, giữa đôi bên, mọi điều đều ổn thỏa. 

Glôxtơ vào 

LIA - Ôi! Trái tim ta, trái tim ta lại bừng bừng nổi dậy rồi đây! Hãy 
nằm im, trái tim ta hỡi! 

ĐIÊN - Bá cứ bắt chước các bà nhà bếp quát bảo mớ lươn bị đem 
băm chả. Bà ta vừa nện chày vào đầu lươn vừa nói: "Nằm im, 
đồ đĩ, nằm im!". Hẳn là anh ruột của bà ta đã quá tốt bụng với 
ngựa của mình, nên đã trộn bơ vào cỏ ngựa. 

Cornơuôn, Règan, Glôxtơ và bọn gia nhân ra 

LIA - Chào cả hai người. 

CORNƠƯỒN - Kính chào Bệ hạ. 

RÊ GAN - Con sung sướng được ra mắt người. 

LIA - Ta rất tin lời cô, Rêgan. Ta biết rõ ràng tại sao ta cần tin như 
thế. Cô gặp ta mà không vui sướng thì ta dứt tình ly dị với mồ 
mả của con người đã đẻ ra cô, coi đó là nơi chứa linh hồn của 
một con lang chạ! (Với Kent) - Thoát cùm rồi chứ?... Chuyện đó, 
sẽ hỏi đến sau. Rêgan, con yêu dấu của ta, chị của con là một 
đứa độc ác! Rêgan ạ! Nó trói chặt lòng bạc ác như con thần 
nanh mỏ sắc và rỉa mãi đây này. (Trỏ vào tim mình ) Ta nói 
khôn xiết lời... Con không thể ngờ nó hư hỏng đến thế nào!... 
Ôi! Rê gan! 

RÊGAN - Xin người bình tâm. Con thiết nghĩ, người xét về nết tốt của 
chị con chưa đến nơi hơn là chị con ở với người chưa hết đạo. 

LIA - Cái gì? Thế là thế nào? 

RÊ GAN - Con không thể tin rằng chị con lại sơ sót một chút nào 
với nhiệm vụ của mình được. Thảng hoặc, chị ấy có phải ghìm 
hãm hành vi quá quắt của bọn tùy tùng phụ thân thì cũng là 
chỗ rất chính đáng mà làm điều rất hữu ích thôi, thực chẳng 
có gì đáng trách. 

LIA - Nó đáng ta nguyền rủa nghìn lần! 



VUA LIA 


543 


RÊGAN - Phụ thân đã già rồi, đã gần tới cõi rồi! cần phải có kẻ 
minh mẫn hơn mình hiểu rõ tình trạng mình hơn mình để dìu 
dắt mới được. Cho nên, con xin người hãy trở lại nhà chị con, 
và vui lòng nhận với chị con rằng người đã có điều không phải. 

LIA - Xin lỗi nó à? Thói phép nhà ta ra thế cơ đấy! "Thưa với bà 
con gái quý của lão này, lão xin thú nhận là mình già rồi; tuổi 
về già thì nhu cầu chẳng mấy. (Quỳ gối ) Cha quỳ xuống xin con 
thí cho áo mặc, giường nằm, và lương ăn để sống". 

RÊGAN - Thôi, thôi, xin cụ đi! Cái trò ấy dở hơi lắm! Mời cụ về nhà 
chị tôi cho! 

LIA (đứng dậy) - Không đời nào! Rêgan! Nó triệt bỏ mất của ta nửa 
số tướng sĩ tùy tùng, nó lườm nguýt ta, luồng mắt nhìn thâm 
độc, miệng lưỡi nó như nanh rắn rết cắn vào giữa tim ta. Trời 
có bao nhiêu sấm sét oán thù, xin giáng cả lên đầu loại bạc ác 
bất nhân kia! Hỡi những luồng khí ôn dịch, hãy thổi mầm quái 
thai vào thân thể nó! 

CORNƠƯÔN - Chà! Gớm ghiếc! 

LIA - Hỡi những làn chớp giật, hãy soi ánh chói lòa xuyên thủng 
mặt khinh nhờn của nó! Hãy làm tiều tụy dung nhan của nó 
bằng uế khí nơi bùn lầy bốc lên theo nắng gắt, cho vẻ kiêu 
căng của nó phải tàn lụi, phải tiêu vong. 

RÊGAN - Trời đất quỷ thần! Cha mà cứ giận dữ như thế thì cả với 
tôi, cha cũng sẽ lại nguyền rủa như thế. 

LIA - Không, không bao giờ cha nguyền rủa con đâu! Vì không bao 
giờ bản chất dịu hiền của con lại chịu để cho con ác nghiệt. 
Mắt của nó mới dữ tợn, mắt của con vỗ về mà không đốt cháy. 
Con là không có lòng nào mà cả về thích thú của ta, rút số 
người phục dịch ta, trả miếng ta những lời ngạo ngược, cắt xén 
nghi vệ của ta, và sau hết đóng cửa lại khi ta đến nhà. Con 
thấu hiểu hơn thế nào là đạo lý thiên lương, là phận vụ làm 
người con gái, là khuôn phép lễ mạo, là món nợ ân tình. Con 
không hề quên là ta đã chia cho con một nửa phần đất nước. 

RÊ GAN - Xin nói ngay vào việc cho. 

LIA - Kẻ nào đã cùm người của ta? 

Tiếng kền báo 

CORNƠƯÔN - Kèn nào thẹ nhỉ? 



544 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


RÊ GAN - Hiệu kèn của chị tôi rồi! Chị có hẹn trong thư là sẽ sang 
ta, nay quả nhiên chị đã tới. 

Oxoan ra 

LIA - Tên nô bộc kia, vênh váo với cái oai hờ dựa trên cái ơn huệ 
chông chênh của người nó hầu hạ! Cút, khuất mắt tao ngay! 

CORNƠUÔN - Người dạy thế là thế nào? 

LIA - Ai dã ra lệnh cùm chân người của ta? Rêgan, ta hết sức mong 
rằng, việc này, con không hề biết tới! Ai đến kia! 

Gônơrin ra 

- Ôi thần linh của chín phương trời, nếu các vị thương người 
già cả, nếu uy đức nhân thuần của các vị phù trì lòng hiếu thảo, 
nếu chính các vị cũng đến tuổi già nua, thì xin lấy nông nỗi ta 
làm chuyện bản thân các vị, hãy giáng lâm mà hợp lực cùng ta. 
(Với Gônơrin) - Nhìn chòm râu bạc này, mi chẳng hổ ngươi sao? 
(Với Règan) - ôi Rêgan! Con dịnh cầm tay quần ấy sao? 

GÔNƠRIN - Sao lại không cầm tay hở ông cụ? Tôi dã làm gì tàn tệ 
nào? Chẳng có phạm tệ gì tất cả những điều kẻ trái tính, dở 
người cho là có tội. 

LIA - Xà! Ngực của ta, sao mà cứng mạnh vậy? Mi còn chịu được 
thêm bao nả nữa đây? Tại sao người của ta lại bị cùm? 

CORNƠUÔN - Thưa, chính chúng tồi cùm đấy. Tội như thế, mà xử 
như thế kể cũng thể tất lắm rồi. 

LIA - Ông mà lại làm thế à? 

RÊGAN - Thôi, van cha! Trí khôn cha yếu đuôi lắm rồi, cha nên biết 
mình là thế. Cha về ở bên chị tôi, qua cái hạn một tháng di và 
giải tán nửa số tùy tùng, rồi xin cha lại sang bên tôi mà ở. 
Hiện giờ tôi không có nhà, chưa kịp chuẩn bị hẳn hoi để tiếp 
rước cha dâu. 

LIA - Trở về nhà nó ư? Lại giải tán năm chục viên tùy giá? Không, thà 
ta không nơi trú ngụ, thà dầu mưa dãi gió, thà bàu bạn với sói 
rừng, cú vọ, cùng chung khốn khổ vì đủ mọi nỗi cơ hàn! Hừ, trở về 
nhà nó? Cái người nước Pháp đại độ kia kìa, hắn đón lấy con gái 
út của ta không của hồi môn, giá bảo ta đến quỳ trước mặt hắn để 
ăn mày lấy miếng lương giữ ngựa mà sống cho qua ngày, như thế 
còn nghe được! Trở về nhà nó! Thà bảo ta khuất phục làm nô lệ, 
làm trâu ngựa cho tên tôi dòi mạt kiếp này còn hơn. (Trỏ Oxoan) 



VUA LIA 


545 


GÔNƠRIN - Cái đó, xin tùy ý. 

LIA - Ta van mi, cái đứa con gái kia! Đừng khều gan ta nữa: ta 
không phiền rầy đến mi nữa đâu, con ạ. Vĩnh biệt thôi! Không 
bao giờ ta còn gặp nhau, còn nhìn mặt nhau nữa. Nhưng mi 
vẫn là máu thịt của ta, con gái ta đẻ ra, hay, đúng hơn, mi là 
một khoảng nhức nhối đang nằm trong máu thịt ta mà ta phải 
nhận lấy. Mi là một cái nhọt tấy, một vết toác, một cái ung 
nung mủ phát ra từ máu uế độc của ta! Nhưng ta không hề 
trách móc mi! Ô nhục muốn đến với mi lúc nào, mặc tình, ta 
không thèm gọi. Ta không cầu đảo thiên lôi mang sấm sét! Ta 
cũng không đem việc mi kể tội với phép công cao của Jupiter. 
Bao giờ mi hối hận được, tùy tâm; ngày nào cải hóa được mình, 
tùy ý. Ta kiên nhẫn được. Ta sang ở mãi với Rêgan được lắm, 
cùng với một trăm tướng sĩ của ta. 

RÊGAN - Cũng không hẳn thế được. Bên này con chưa chờ đón ông 
sang, chưa kịp sửa soạn gì để tiếp rước cho phải phép. Ông cứ 
nghe theo chị con, ông ạ. Bởi vì những ai, trong hồi thảng thốt 
của ông, còn biết điều khôn khéo, còn phải cam tâm chịu mà 
nghĩ rằng ông đến cõi già rồi. Thế thì... Nhưng phải làm gì, chị 
tôi hẳn cũng biết. 

LIA - Nói vậy mà nghe được sao? 

RÊ GAN - Vâng, dám quyết là thế. Chứ còn chi nữa? Năm mươi tùy 
hạ chẳng đủ lắm sao? Có khi ông cũng chẳng cần đến chừng ấy. 
Phần mang tốn kém, phần nuôi nguy cơ, đều không thuận cho 
việc dùng dấn số người nhiều quá thế. Trong một nhà, bằng ấy 
con người đặt dưới lệnh hai chủ nhân mà giữ cho hòa thuận 
được sao? Khó lắm! Không thể nào được. 

GÔNƠRIN - Mà tại sao người lại không chịu dùng người hầu ngay 
trong hàng gia nhân của cô ấy, hay cả của tôi? 

RÊ GAN - Vâng, sao lại không thế nhỉ? Lỡ khi chúng có trễ tràng 
trong việc hầu hạ thì chúng tôi kịp thời uốn nắn được. Vậy nếu 
ông muốn sang bên này - cái nguy cơ hiện giờ mới cảm thấy - 
thì xin ông chỉ đem theo hai mươi nhăm người thôi: quá số ấy, 
con không có chỗ cho họ ở đâu, cũng không chu cấp được. 

LIA - Ta có bao nhiêu, đều dốc cả cho con... 

RÊ GAN - Cha cho cũng vừa đúng lúc! 

LIA - Ta trao cả mọi quyền bảo quản nhân thân ta, tài sản ta cho 


35 - SECHXPIA 



546 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


các người, chỉ dành lại cho riêng ta chừng ấy người làm quân 
tùy thuộc thôi! Thế nào? Ta sẽ sang đây chỉ với hăm nhăm 
viên tùy thuộc à? Rêgan, đúng cô nói thế chứ? 

RÊ GAN - Vâng, và con xin nhắc lại như thế: bên này không nhận 
thêm một người. 

LIA - Giống đàn bà quái ác này vẫn có vẻ dễ thương, khi đàn bà còn 
có giống quái ác hơn trong thiên hạ. Nhân tâm mà không tối 
độc, thế là có chỗ đáng khen rồi. (Vơi Gônơrin) - Tôi sẽ sang 
bên cô. Năm mươi người bên ấy là gấp đôi hăm nhăm bên này. 
Vậy tình của cô tốt bằng hai tình của nó. 

GÔNƠRIN - Người nghĩ lại coi. Kẻ phục dịch thì họ là phải đến hai 
nhăm người, đến mười người, thậm chí đến năm người nữa: ở 
nhà đã sẵn có gấp đôi số ấy để hầu hạ người? 

RÊGAN - Mà đến cả một người cũng cần gì phải có nữa? 

LIA - Ôi! Đừng có bàn đến chuyện cần với không cần. Kẻ hành 
khất cực cùng kia, cũng có được đôi vật mọn nào làm cảnh. 
Tính tình người mà chỉ cần sao có nây, thì con người với con 
vật đời sông có hơn gì nhau? Cô là một phu nhân, nếu mặc 
cho ấm cũng đủ là sang rồi, thì lọ phải cần đến những thứ 
diêm dúa kia làm chi, nó có đắp thêm cho cô một chút nào 
sức nóng? Còn như cái cần thực sự, thì... Oi trời đất quỷ 
thần, ban cho tôi được sự bình tĩnh, bình tĩnh mới là thứ tôi 
đang cần có! Trời hỡi trời! Người thấy không, ta đây này, 
một con người tội nghiệp già nua, mang nặng đau thương 
cũng như tuổi tác, khốh khổ cả hai bề! Nếu ý trời đã khiến 
cho hai gái kia đem lòng phản lại cha chúng nó, thì xin trời 
đừng bắt ta thành thứ người ngây độn khoanh tay chịu ép 
một bề. Hãy gieo thịnh nộ vào ta, và chđ để cho những giọt 
nước sụt sùi là thứ vũ khí đàn bà kia tuôn xuống làm hoen ô 
má ta. Không, hỡi những con yêu quái! Ta sẽ báo oán lên đầu 
chúng bay đáo để, kỳ cho cả thế giđi này... ta sẽ gây nên 
những chuyện... chưa biết là chuyện gì... nhưng nó sẽ làm cho 
trần gian này khủng khiếp. Bay tưởng ta sẽ khóc ư? Không, 
ta sẽ không khóc đâu! Ta dù đáng khóc nghìn lần, nhưng tim 
ta đau khổ có vỡ ra nghìn mảnh ta cũng không khóc, ôi! 
Điên ơi! Ta đến hóa điên mất! 


Lia, Glôxtơ, Kent và Điên vào 



VUA LIA 


547 


CORNƠUÔN - Ta trở vào thôi, cơn dông đang tới. 

Tiếng bão xa 

RÊGAN - Nhà này bé quá. Ông già cùng với bọn tùy tùng mà ở đây 
thi chật. 

GÔNƠRIN - Tại ông ấy chứ, tự mình không muốn yên lành! Để ông 
ấy nếm mùi cho biết thân điên dại. 

RÊGAN - Chỉ riêng mình ông cụ thì tồi xin vui lòng đón rước, còn 
thêm một người theo nữa, thì xin chịu. 

GÔNƠRIN - Tôi cũng thế. Tướng công Glôxtơ đâu rồi? 

CORNƠUÔN - Theo ông cụ ra ngoài. Kìa, ông ta trở lại. 

Glôxtơ lại ra 

GLÔXTƠ - Nhà vua giận dữ quá chừng! 

CORNƠUÔN - Ông ấy đi đâu? 

GLÔXTƠ - Người truyền lấy ngựa, nhưng tôi không biết người định 
đi đâu. 

CORNƠƯÔN - Tốt nhất cứ để mặc ý ông già sẽ tự tìm đường lấy. 

GÔNƠRIN - Mà đừng tìm cách giữ ông ấy lại, tướng công. 

GLÔXTƠ - Tội quá! Đêm tối rồi, gió đêm gào thảm thiết. Gần xa bao 
nhiêu dặm, không có qua một khóm cây nào. 

RÊGAN - Những người cố chấp tự mua lấy vạ thì hăy để cho họ học 
đó mà khôn. Nên đóng các cửa dinh cơ ngài lại. Bọn tùy tùng 
ông cụ là hạng người liều lĩnh, ông cụ lại cả nghe, những điều 
chúng có thể xúi giục ông cụ làm, chính là điều chúng ta nên dè 
chừng phòng ngự trước. 

CORNƠUÔN - Tướng công, xin đóng cửa lại cẩn thận; đêm nay dữ dội 
đó. Rêgan của ta bàn rất phải. Tránh dông bão là hơn. 

Tất cả vào 



HỒI BA 

LỚP I 

Cánh đồng vắng 


Gió bão , sấm sét. Kent và một gia tướng ra 

KENT - Ai di kia, trong thời tiết nhường này? 

GIA TƯỚNG - Một con người tâm hồn như thời tiết dêm nay, vô cùng 
xao xuyến. 

KENT - Ta nhận được người rồi. Nhà vua dâu? 

GIA TƯỚNG - Còn đang ganh sức với gió mưa hung cuồng. Người dòi 
phong ba xô đất xuống biển khơi, hoặc dềnh sóng biển khơi làm 
ngập hết đất liền, cho mọi sự phải đảo điên hoặc phải tiêu diệt. 
Người dứt từng chòm tóc bạc cho từng đợt bất kham của cuồng 
phong mù quáng cuốn bay đi mất tám. Người đem cái nhân thân 
bé nhỏ của mình mà thách đấu với cả một trời gió mưa đang tàn 
khốc. Đêm nay là cái dêm con gấu mẹ kiệt sữa nuôi con củng 
không ló ra khỏi ổ; sư tử và sói rừng lòng không dạ đói cũng ngại 
ướt lông da; mà người thì cứ thất thểu dầu trần, thét gào tiêu diệt. 

KENT - Nhưng có ai cùng di với người? 

GIA TƯỚNG - Không ai ngoài chú Điên, cố tìm lời bông lơn làm dịu 
dau thương nơi trái tim tan nát của người. 

KENT - Ngài ơi, tôi đã được biết ngài, mà bởi biết ngài tôi mới dám ngỏ 
với ngài một điều rất nghiêm trọng. Giữa công tước Anbani và 
Comơuôn đang có chuyện hiềm khích mà dôi bên giữ miếng còn 
giấu kín cơ mưu. Cả hai bên cùng có dưới tay - ai nhờ ở phúc tinh 
tấp tểnh ngôi cao mà chẳng có - cả một bọn người tâm phúc, bề 
ngoài ra vẻ tận tâm, nhưng kỳ thực lại là tai ngầm mặt kín của 
người nước Pháp. Tình hình ta thế nào và có những gì sơ hở, chúng 
nó đều thông báo với Pháp vương: nào chuyện tương tranh giữa hai 



VUA LIA 


549 


công tước, chuyện cả hai bên chèn ép nghiệt ngã đối với đức vua 
tuổi già, cùng những việc còn trọng đại hơn nhiều, mà những 
chuyện như kia chẳng qua chỉ mới là những bóng dáng yếu ớt. 

Việc hiển nhiên đã xẩy đến là: hiện giờ, quân đội Pháp đã 
lọt vào cái vương quốc bị phân liệt này; lại nhân ta trễ nải 
canh phòng, họ đã đặt chân được lên những quang cảnh xung 
yếu của ta và chỉ nay mai là phất cờ xuất đầu lộ diện. 

Đây, điều tôi muốn ký thác với ngài: nếu ngài vững được bụng 
tin tôi, ngài đi ngay đến Đuvơ, thì ở đó ngài sẽ gặp một người, 
người ấy sẽ rất biết ơn ngài khi ngài thực tình kể hết cho nghe 
về bao nỗi cực nhục quái gở phi thường đã khiến đức vua có oán 
đất than trời bao nhiêu cũng không quá đáng. Tôi đây là một 
người vốn dòng quý phái và ở trong khuôn phép trượng phu, có 
biết người biết của mới dám đem việc này ủy thác cho ngài. 

GIA TƯỚNG - Chuyện này tôi tưởng cũng cần phải bàn thêm với ngài. 

KENT - Không! Để ngài yên tâm là tôi khác với bề ngoài của tôi xa, 
thì đây, xin mở cái túi này ra và giữ lấy vật đựng trong đó. Nếu 
ngài gặp nàng Corđêlia - mà chắc chắn là ngài sẽ gặp - thì ngài 
dưa cho nàng thấy chiếc nhẫn kia; nàng sẽ nói cho ngài biết kẻ 
ẩn danh này là ai. - Bão quỷ quái! Tôi phải đi tìm nhà vua đây. 

GIA TƯỚNG - Xin ngài đưa tay cho tôi. Ngài cần nói gì thêm nữa không? 

KENT - Cũng không còn gì nói nữa, nhưng có việc cần làm ngay: là 
ta cùng đi tìm nhà vua - ông theo đường kia, tôi đường này, ai 
gặp vua trước thì hú lên gọi trước. 

Cả hai cùng vào 


LỚP II 

Cánh đồng vắng, ở một khu vực khác. 
Bão vẫn hoành hành 


Lia và Điên ra 

LIA - Hỡi thần gió bốn trời, hãy phồng mang mà thổi bão! Lồng 
lộn nữa lên di! Cây nưđc, thác nguồn! Trút xuốhg dâng lên 



550 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cho ngập hết mọi lầu chuông, mâ't tăm cả hình gà trông đậu 
trên nóc! Lửa sáng khét, mau như ý nghĩ phi báo lưỡi tầm 
sét bổ toác gốc sên già, hãy đốt sém mái đầu bạc của ta đi! 
Và mi nữa, hỡi tiếng nổ thiên lôi khuynh thiên đảo địa, hãy 
bóp nát quả đất tròn trĩnh này, hãy làm vỡ vụn mọi lò đào 
trú thiên nhiên, mà hủy diệt mọi mầm mông sinh ra quân 
bạc ác! 

ĐIÊN - Bá ơi là bá! Nước phép cung đình (1) dưới mái một nhà khô 
ráo vẫn cứ hơn là thứ nước mưa giữa trời này. Ta trở vào đi, bá 
ơi, rồi bá chịu khó van xin chút lòng thương của con gái bá, chứ 
đêm như cái đêm nay thì chẳng biết thương ai hết, người điên 
dại cũng như kẻ khôn ngoan. 

LIA - Thả sức mà hung cuồng! Lửa sét, khạc xuống đi! Mưa dông 
cứ xối nữa. Gió, mưa, sấm sét, các ngươi không phải là con 
gái của ta! Ta không trách các ngươi là bạc ác bất nhân đâu, 
hỡi thiên phong địa vũ, ta có đem đất nước ta ban cho các 
ngươi bao giờ đâu, ta có gọi các ngươi là con ta đâu; các ngươi 
chẳng cần phải hiếu thuận cùng ta; vậy tha hồ, cứ trút xuống 
những trò vui khủng khiếp của các ngươi nữa đi! Ta đây ở 
trong tay các ngươi, một thân già tội nghiệp bệnh tật và bị 
khinh khi, ta xin cam chịu. Tuy vậy, ta cũng phải thông trách 
các ngươi là những kẻ nịnh thần, quỵ lụy chiều theo hai gái 
hư hỏng, đem thiên binh thiên tướng hoán vũ hô phong để 
vùi dập một mái đầu bạc phơ tuổi tác như ta đây! Oi! Thực là 
hèn, thực là nhục! 

ĐIÊN - Có nhà để ẩn mái đầu thì có khác chi đầu có mũ. 

Ai lo che khố 

Trước cả che đầu 

Đầu khố như nhau 

Tha hồ rận chấy 

Lấy nhau thế đấy 

Những người khố rách áo ôm. 

Coi cái ngón dưới chân 
Ngang cái tim trên ngực 


(1) Court holy water, có nghĩa là những lời hứa hão, những lời nịnh hót. 



VUA LIA 


551 


Tim thành chai và tim kêu nhức 
Tim thành mất ngủ đêm dài. 

Bởi vì, không đời nào đàn bà đẹp lại không nhăn mặt với 
cái gương. 

Kent ra 

LIA - Không! Ta nhất quyết phải nêu gương kiên nhẫn. Ta nhất 
định sẽ không hé răng. 

KENT - Ai đó? 

ĐIÊN - Còn ai nữa, một vì đế vương và một cái khô", nghĩa là một 
người khôn và một thằng điên. 

KENT - Thương ôi! Người ở đây ư? Những loài vốn thích ban đêm 
cũng không giống nào ưa những đêm như đêm nay được. Đất 
trời giận dữ khiến bọn rình mò bóng tối cũng phải kinh hồn 
chúi nép trong hang. Từ thuở làm người tôi chưa từng nghe, 
từng thấy sấm vang chớp xé nào khủng khiếp như kia, hay gió 
hú mưa gào nào phũ phàng đến thế. Thể chất loài người thực 
không sao đương nổi hãi hùng quá đỗi đến nhường kia. 

LIA - Cầu các thần minh quyền cao phép cả dang dồn dập cả một 
trời kinh hoàng phá phách trên đầu ta đây, hãy tróc nã cho ra 
giông bạo thiên nghịch địa! Quân khốn kiếp vẫn ẩn nặc trong 
mi những tội ác chưa ai biết và chưa phải tay công lý gia hình, 
hãy kinh hồn táng đởm! Hãy trốn đi, hỡi tên hung đồ nhúng 
máu; lẩn mặt đi, hỡi đứa thề gian, và mi nữa, kẻ loạn dân giả 
vờ đạo đức. Hãy run sợ đến rụng rời gân cốt, hỡi quân bỉ ổi mỹ 
miều tốt mã mà làm ô uế cuộc sống con người. Hỡi ác phạm 
bưng bít được bấy nay, biết thân thì xé toạc tấm màn bao che, 
trước lời khống tô", liệu bề mà khất tội!... Ta là một kẻ phải 
chịu tội tình nhiều hơn là gây nên tội. 

KENT - Tội nghiệp! Đầu tóc đội mãi trời! Chúa thượng ơi, gần đây 
có một mái lều có thể che đỡ người qua cơn bão ác. Xin tạm đến 
đó mà nghỉ. Còn tôi, tôi lại di gõ cửa những người ở cái nhà kia 
- những người lòng rắn hơn cả đá xây nhà - mà lúc nãy tôi đến 
hỏi tin người, họ đã không cho tôi vào lọt. Tôi sẽ trở lại đó cô" 
nài cho họ đến phải mở lòng. 

LIA - Đầu óc ta xem chừng sắp điên đảo đến nơi rồi! Đi với ta, 
con. Mi thê" nào? Rét phải không, con? Ta đây cũng rét. ( Với 



552 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Kent)- Cái lều tranh kia ở đâu, ông bạn? Nỗi cùng cực có một 
phép lạ cũng thần tình, nó biến những vật hết sức tầm 
thường thành ra của quý. Nào, ta đi vào lều cỏ của ông nào. 
Tội nghiệp chú Điên của ta, lòng ta còn một mảnh đây này 
cảm thương cho chú. 

ĐIÊN - Ai kia còn mảnh nào khôn 

Mặc cho gió dập mưa dồn, không sao! 

Thản nhiên với số ba đào, 

Ngày nào chẳng gió, ngày nào chẳng mưa. 

LIA - Đúng thế, con ạ! Thôi, đưa ta đến lều tranh. 

Lia và Kent vào 

ĐIÊN - Chà! Cái đêm như cái đêm này thì đến máu ả giang hồ nào 
cũng phải nguội. Trước khi ta đi khỏi, ta hãy đọc một lời sấm 
tiên tri: 

Bao giờ sư sãi đều phải chân tu, 

Hàng bia không pha nước để cho đắt hàng, 

Bao giờ kẻ quý người sang, 

Biết đường ăn mặc để vẽ đường cho thợ theo, 

Bao giờ người dị chí không bị thiêu, 

Chỉ con người hoa liễu mới chịu điều bỏng da, 

Bao giờ mọi việc ra tòa, 

Đều được xét xử chẳng bao giờ đơn sai, 

Bao giờ quý tộc chẳng mắc nợ ai, 

Anh hào tráng sĩ cũng không người nào túng tiêu, 

Bao giờ những đứa đặt điều, 

Không tìm ra miệng lưỡi nói điêu để dùng, 

Bao giờ kẻ cắp lảng tránh chỗ người đông, 

Lão keo nói rõ quãng đồng đem của ra chôn, 

Bao giờ gái đĩ cùng bọn dâm bôn, 

Bỏ tiền ra dựng tượng đúc chuông, xây nhà thờ, 

Thì bấy giờ Albion quốc gia, 

Thành ra một cõi sơn hà rất đỗi đảo điên. 



VUA LIA 


553 


Ai sồng lâu rồi sẽ thấy hiển nhiên, 

Cái thời thiên hạ không quen đi đằng đầu. 

- Bài sấm này sau này Merlin sẽ làm ra, còn tôi tiên 
tri, vi tôi đi bước trước. 

Điên vào 


LỚP III 

Trong lâu đài Glôxtơ - Một căn phòng 


. Glôxtơ và Eđmcm ra 

GLÔXTƠ - Chao ôi, chao ôi! Eđmơn ơi! Ta không sao đồng tình 
được với cách cư xử bất nhân kia. Ta vừa ngỏ lời xin để cho 
được thương hại người, thế là họ vội ngăn, không cho ta sử 
dụng tùy nghi ngay chính nhà cửa của ta nữa, cấm ta không 
được nhắc tới người, được kêu xin hộ người, hay được đỡ đần 
người bằng bất kỳ cách nào đó; ta mà không nghe, họ sẽ oán 
thù ta suốt đời. 

EĐMƠN - Độc địa bất nhân quá chừng! 

GLÔXTƠ - Được rồi. Đừng nói gì cả. Chuyện hiềm khích đã nổ ra 
giữa hai công tước. Mà còn có chuyện tệ hơn thế nữa kia. Đêm 
nay, ta mới nhận được một bức thư, - chớ nói hở ra, nguy hiểm 
đấy. Ta cất kỹ bức thư trong phòng riêng ta rồi. Thế nào nhà 
vua cũng sẽ được trả thù về bao nhiêu cay đắng người chịu lúc 
này. Binh mã của một phương hiện đã lọt được một phần vào 
nội địa. Ta phải đứng về phía nhà vua. Ta tính đi tìm người, để 
bí mật giúp đỡ người. Trong khi đó, nhà ngươi liệu chiều mà 
nói chuyện với công tước, cốt sao cho họ không ngờ biết được 
công việc ta làm. Lỡ ông ta có hỏi thì nói là ta ôm, phải đi 
nằm. Ta dù có chết - họ sẽ đe dọa ta điều ấy rồi đó - ta cũng 
phải cứu chúa thượng của ta qua khỏi bước này. Rồi đây sẽ xảy 
ra những biến cố phi thường, Eđmơn, nghe ta, cần thận trọng. 

Gỉôxtơ vào 



554 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


EĐMƠN - Việc phúc đức đã cấm mà ông vẫn cứ làm kia, ngài công 
tước sẽ được báo tin ngay bây giờ - với cả bức thư kia nữa. 
Chuyến này xem ra mình lập được một công trạng khá! Thế 
nào nó cũng đem đến cho mình tất cả những gì mà ông bố 
mình mất ráo: không xót mảy may! Bọn trẻ phải vươn lên khi 
lớp già quỵ xuống. 

Eđmcm vào 


LỚP IV 

Trước một lều tranh giữa cánh đồng 


Dông bão vẫn tiếp tục. Lia, Kent và Điên ra 

KENT - Bẩm chúa công, chỗ này đây. Xin mời chúa công vào. Trời 
đêm nghiệt ngã quá chừng, xác thịt trần gian sao mà đương nổi. 

LIA - Để mặc ta! 

KENT - Kính xin chúa công cứ vào trong dó. 

LIA - Ngươi định vò xé lòng ta sao? 

KENT - Thà lòng tôi tan tành, chớ đâu có thế. Xin chúa công vào cho. 

LIA - Ngươi cho cơn gió ác thấu xương kia đã ghê gớm lắm sao? Họa 
có ngươi thấy vậy. Nhưng tấm thân nào đã mang trọng bệnh, 
thì vài ba chứng phụ nào có vần chi? Con gấu lớn đuổi người 
phải chạy, nhưng đường cùng phía trưđc là biển sóng gầm, thì 
người sẽ xông trở lại coi thường miệng gấu. Khi tâm hồn thanh 
thỏa thì thể xác dễ cảm thấy đau thương; bão táp rộn rã trong 
tâm hồn ta khiến giác quan ta hóa ra trơ rắn, chẳng thấy được 
gì ngoài những nhịp ở dây đang dồn dập đập. Ôi, lòng bất nhân 
của quân bất hiếu! Nó có khác nào cái miệng ấy lại cắn xé cái 
tay này khi đưa miếng cho nó ăn! Được rồi ta sẽ trừng phạt đáo 
để cho coi! Không! Ta không thèm khóc nữa đâu! Đêm ác như 
thế này mà ta phải bật ra khỏi nhà! ừ, mưa nữa đi, mưa mãi 
đi! Ta chịu được. Đêm ác như thế này, vậy mà!... Ôi Rêgan, 
Gônơrin! Đối với cha tuổi tác, cha hiền từ, tấm lòng cha không 



VUA LIA 


555 


tiếc tí gì, có bao cho hết... Mà... Đó đó, cơn điên lảng vảng tới 
đó, gạt nó đi, không khơi chuyện ấy nữa. 

KENT - Chúa công ơi, vào đi thôi! 

LIA - Ta xin nhà ngươi, nhà ngươi vào đi. Phải bão táp đến thế này 
ta mới khỏi nghĩ đến những điều chỉ làm ta càng khổ não. (Với 
Điên) - Vào đi, con, con vào trước. Ôi, thân cùng khốn không 
chốn nương mình!... Kìa, vào đi, con. Ta khấn nguyện ít lời rồi 
ta đi ngủ. 

Điên vào 

Ôi! Những kẻ áo manh, ở đây hay đâu đâu nữa, đang trải 
qua cơn ráo riết của gió mưa hung tàn này, đầu đội mái trời, dạ 
không gào đói, thân mang tơi tả cho tứ cửa rét lùa, làm sao mà 
các ngươi chống nổi phũ phàng này của bao mùa cay độc? Trước 
kia, ta ít khi để tâm đến sự tình này! Hỡi những kẻ sống xa 
hoa, hãy lấy đây làm thuốc đắng. Dấn thân mà chung nếm khổ 
với cảnh nghèo hèn, để biết đem san xuống bớt những của thừa 
dùng, cho trời khỏi mang điều bất công vô lý. 

EĐGA (mới thấy tiếng trong ỉều) - Được sải rưỡi rồi, một sải rưỡi! 
Tội nghiệp cho mày, Tôm ơi! 

Điên vội trở lại 

ĐIÊN - Đừng vào, bá! Có ma đấy! Có ma! Có ma! 

KENT - Đưa tay đây! Ai trong đó? 

ĐIÊN - Ma! Ma! Con ma xưng tên là Tôm! Mi là ai đang gầm gừ 
trong đó. Ra đây! 

Eđga vào, giả dạng điên dại 

EĐGA - Đi đi! Thằng quỷ gớm ghiếc nó đang theo ta đấy! 

Gió lùa qua bụi cây gai 
Người về ổ lạnh nhà người 
Cho ấm cái thân! 

LIA - Chú có đem hết của cho con gái chú không mà nên nông 
nôi ây? 

EĐGA - Ai của đâu mà cho thằng Tôm tội nghiệp này? Ma quỷ đã 
dẫn nẻo đưa đường cho Tôm qua lửa thiêu lửa cháy, qua lạch 
chảy, nước nguồn, qua đồng lầy bãi lội, đã thủ dao dưới gối Tôm 
nằm, treo tròng nơi Tôm cầu khấn, cho nhân ngôn vào đĩa Tôm 



556 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ăn; ma quỷ làm Tôm hóa kiêu căng, phóng con ngựa khoang, 
qua cầu bôn tấc, đuổi theo bóng giặc, chẳng hóa bóng mình!... 
Lạy trời phù hộ cho cả năm tri giác của mày! Tôm rét lắm rồi! 
Hừ hừ! Đù đi! Đù đi đù đi! Lạy trời đừng bắt mi gặp phải phong 
ba, gặp vía tinh ma, mắc ương tai quái. Ai ơi, làm phúc cho 
người quỷ ám là thằng Tôm tội nghiệp này! Đây, tôi tóm được 
nó đây này... nó đây, nó kia, nó đó! 

Gió bão vẫn hoành hành 

LIA - Té ra con gái hắn dã gây cho hắn đến nỗi này sao? Phải chăng 
ngươi cũng không giữ lại gì? Ngươi cũng đem cho con gái hết? 

ĐIÊN - Còn chứ! Hắn giữ được một mảnh che thân, nếu không ta 
xấu hổ chết! 

LIA - Cầu cho bao nhiêu tai ương sẵn treo trên không khí chỉ rình 
đổ xuống tội lỗi của loài người, hãy trút cả lên đầu bọn con gái 
nhà ngươi! 

KENT - Nhưng hắn không có con gái đâu, chúa công ơi! 

LIA - Đồ nghịch thần đáng chết! Không có con gái tệ bạc thì ai xui 
hắn phải tội tình kia? Vậy ra đã thành thông lệ rồi sao: những 
người cha thiệt phận đều bị máu mủ ruột thịt mình hắt hủi đến 
thế sao? Báo ứng thực cũng chí công thay! Máu thịt ấy ai bảo 
đẻ ra những giống gái diều hâu rỉa tim gan bố? 

EĐGA - Con yêu tinh Philôcok 

Lên đầu non Philôcok mà ngồi thu lu... 

Lu lu thu lủ lù lu! 

ĐIÊN - Đêm giá lạnh thế này, ai rồi cũng hóa điên dại ráo! 

EĐGA - Phải coi chừng ma quỷ! Phải thảo kính cha mẹ, chớ có 
nuốt lời, chớ chửi chúa Trời, chớ gian dâm vđi vợ trăm năm 
kẻ khác; người yêu hiền đức, chớ cho ăn mặc xa hoa. Châu 
cha, Tôm rét!.... 

LIA - Trước đây ngươi là người thế nào? 

EĐGA - Một hiệp sĩ tùy sai anh hùng hảo hán. Đầu tóc uốn quăn, 
trưng găng tay 'giai nhân trên mũ, khêu người yêu thêm tình 
dục và cùng nàng ma chuột ban đêm. Nói một câu thề thốt một 
câu để rồi lại nuốt lời ngay vào mặt của hoàng thiên hậu thổ. 
Mộng trăng hoa theo vào giấc ngủ và thức giấc lại làm chuyện 
trăng hoa. Mê uống rượu, ham đánh bạc, còn về dâm dật thì 




VUA LIA 


557 


vượt xa vua Thổ Nhĩ Kỳ. Man trá tâm cơ, cả nghe xúc xiểm, tay 
ứa máu me; ngang với lợn về ươn lười, với cáo về ranh khôn, với 
sói về phàm ăn, với chó dại về điên khùng, với SƯ tử về tàn bạo. 

Này ai ơi, chớ có để tiếng cót két chân giầy, tiếng xạc xào tơ 
lụa làm tội cho lòng đắm sắc của ai; giữ sao cho chân khỏi tới 
lầu xanh, tay khỏi lần vào khu mang váy, bút khỏi sa vào tờ 
vay lãi. Chước ma quỷ dữ hãy coi chừng, ai ơi! 

Gió rét qua bụi cây gai, vẫn còn thổi: nhong nhong con các 
biển, nhong nhong! Tha hồ cho nó chạy! 

Mưa, bão 

LIA - Ngươi thà nằm sâu dưới mộ, còn hơn để cho thân dãi dầu 
trong cay nghiệt của gió mưa này. Con người chỉ có vậy thôi 
sao? Nhìn kỹ mà coi, nào có chi đâu: Không lấy của tằm một 
sợi tơ, của vật một mảnh da, của cừu một sợi len, của cầy hương 
một chút sạ. Ớ đây, có ba ta đều là hư ngụy; nhưng ngươi, là hư 
ngụy hiện thân. Người mà trút hết thứ che thân chỉ còn là một 
con vật hai chân trần truồng và lóng ngóng như nhà ngươi 
thôi! Những của mượn này - (Lia giựt xé quần áo trên người) - 
Vứt đi, bỏ đi! Ta trút hết! 

ĐIÊN - Bá ơi, bá ơi, khoan khoan, con xin bá. Đêm nay xấu lắm, đi 
bơi chẳng thú gì đâu. Lúc này một đốm lửa loe trên cánh đồng 
hoang bát ngát, cũng chẳng khác nào trái tim của một lão tay 
chơi về già: một chút ánh bừng trong toàn thân già ngắt. Coi 
kìa! Đang tiến về đây một ngọn lửa ma trơi. 

Glôxtơ ưào, tay cầm đuốc 

EĐGA - Đó là con quỷ Flibertigiblet! Nó thức dậy đi tuần đêm từ lúc 
cấm đèn đến gà gáy một. Nó làm kéo màng sinh mộng, cho 
mắt thành lác và cho miệng sứt môi; nó làm cho lúa kén mốc 
meo và làm cho mọi loài trần gian hư hỏng. 

Thánh Vi thon ba lần qua núi 
Gặp con tinh Ác mộng đi với chính hung tinh 
Người bắt nó quy hàng và biến cho nhanh 
Biến đi! Yêu tinh, hô! Biến! 

KENT - Chúa thượng thấy trong mình thế nào? 

LIA - Ai kia! 

KENT - Ai? Tìm gì ở đây? 



558 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


GLÔXTƠ - Các ngươi là ai đã. Tên gì? 

EĐGA - Ta đây là thằng Tôm, hay ăn nhái bén, ăn con nòng nọc, 
thằn lằn vách núi với thằn lằn sông; Tôm nổi cơn điên khi bị ma 
làm dữ, lại ăn phân bò cái thay rau, nuốt chuột già chó toi và 
uốhg nước ao tù rêu váng. Tôm bị tứ xứ chuyền tay nhau quất roi; 
bị người cùm, bị người nhốt, không ai nể gì Tôm có những ba bộ 
y phục và sáu lần áo lót, đàng hoàng ngựa cưỡi gươm đeo. 

Chuột chù, chuột công, các giống côn trùng 

Tới nay đã bảy năm ròng, Tôm lấy nuôi thân. 

Anh bạn hãy coi chừng!... Thằng quỷ Smolkin kia! Đứng im 
liệu xác! 

GLÔXTƠ - Tội thay! Tả hữu của người không còn ai khác nữa sao? 

EĐGA - Vua của âm ty là một trai anh tuấn. Tên hắn là Môđô và Mahu! 

GLÔXTƠ - Kẻ ruột thịt của ta, chúa thượng ơi, tồi tệ biết chừng nào: 
chúng thù ghét người đã sinh ra nó. 

EĐGA - Tội cho Tôm, rét quá chừng! 

GLÔXTƠ - Xin người đi với hạ thần. Trung nghĩa của lòng này 
không thể cứ vâng theo mệnh lệnh khắt khe của con gái người 
được. Họ đã đòi tôi phải cấm cửa, để đầy ải người vào đêm bão 
hãi hùng này; nhưng tôi cứ liều chết đi tìm người, đón người về 
nơi có lửa ấm đang chờ và thức ăn đã dọn. 

LIA - Hãy để ta luận đàm với nhà hiền triết này đã... Nguyên nhân 
sấm sét từ đâu?... 

KENT - Xin chúa thượng nhận lời ông ấy đi! Xin người đến nhà ông ây. 

LIA - Ta muốn nói mấy câu với nhà thông thái thành Thêbơ kia. 
Tiên sinh nghiên cứu vấn đề gì? 

EĐGA - Chống tà ma và diệt loài sâu bọ. 

LIA - Tiên sinh cho tôi hỏi riêng điều này. 

KENT ( với Glôxtơ ) - Xin tướng công lại mời người lần nữa đi. Đầu óc 
người sắp loạn rồi đấy. 

GLÔXTƠ - Không thể trách được người. Cả hai đứa con gái của người 
mong cho người chết. Nghĩ mà tiếc thương Kent! Ong ấy đã nói 
trước là cơ sự này thế nào cũng xảy ra. Tội nghiệp cho con 
người bị phóng trục. Bác cho là nhà vua đến hóa điên mất chứ 
gì? Tôi đây này, bác ơi, chính tôi cũng sắp hóa điên rồi đó. Tôi 



VUA LIA 


559 


có thằng con trai, tôi từ bỏ nó rồi, không kể nó là máu mủ nữa; 
vừa đây, mới vừa đây thôi, nó cũng toan làm cho tôi chết. Mà 
trước nay tôi vẫn thương yêu nó, bác ạ, tưởng như chưa ai yêu 
con bằng tôi. Thực tình, đau khổ đã làm cho tâm tính tôi không 
được bình thường. (Gió bão ) Đêm gì mà lại thế này! - Cúi xin 
chúa thượng nghe thần... 

LIA - Xin ngài lượng thứ cho. (Với Eđga ) - Bậc triết nhân tôn quý, 
rước người cùng đi. 

EĐGA - Tôm rét lắm. 

GLÔXTƠ - Thì vào trong lều cho ấm, cháu! 

LIA - nào, ta cùng kéo nhau vào cả đi. 

KENT - Lối này kia, chúa công. 

LIA - Cùng với vị ấy kia! Ta không muốn rời xa bậc triết nhân của ta. 

KENT (với Glôxtơ) - Tướng công nên chiều ý người. Cứ để người đem 
theo anh chàng. 

GLÔXTƠ - Vâng, xin người cho hắn theo. 

KENT - Nào, đi với chúng ta, anh bạn. 

LIA - Đi nhé, quý nhân thành Aten. 

GLÔXTƠ - Suỵt! Im! Nghe! Im bặt đấy! 

EĐGA - Rôlăng kiện nhi đi tới lầu canh tối 
Ngâm câu khẩu lệnh: Fai, fo, fum. 

Ta đánh hơi thấy có máu người Anh. 

Tất cả vào 


LỚP V 

Trong lâu đài Glôxtơ 


Cornơuôn và Eđmơn ra 

CORNƠUÔN - Ta sẽ cho lão biết phép ta trước khi ta ra khỏi nhà này. 
EĐMƠN - Bẩm đức ông, tôi vẫn có điều nghi ngại rằng thiên hạ sẽ 



560 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


không khỏi chê trách tôi là đã để cho tấm trung can thắng 
được tình máu mủ. 

CORNƠUÔN - Bây giờ ta đã thấy ra rằng, anh của ngươi mà muốn 
hại lão ta không hẳn chỉ do tâm địa xấu, mà chính là quả báo 
do kẻ làm cha bội nghịch gây nên. 

EĐMƠN - Vận sô" của tôi sao mà cay nghiệt! Bắt tôi phải ân hận vì 
đã chân thành. Đây là bức thư ông già nhắc đến. Thư này là 
tang chứng ông ấy tư thông với nước Pháp rõ ràng. Trời đất ạ, 
giá chuyện phản nghịch này không có bao giờ, hay thân này 
không phải là người đem nó ra tố cáo! 

CORNƠUÔN - Đi với ta vào gặp phu nhân. 

EĐMƠN {nói riêng ) - Mình mà thấy ông cụ đang cung phụng ông vua 
nữa thì mối nghi ngờ càng thêm nặng. (Với Cornơuôn) - Tôi xin 
giữ niềm trung nghĩa tới cùng, mặc dầu cuộc đấu tranh giữa đạo 
làm tôi với tình máu mủ thực là đau xót. 

CORNƠUÔN - Ta sẽ tin dùng ngươi, ngươi sẽ được ở lòng tin yêu của 
ta một tình cha con đậm đà hơn nữa. 


LỚP VI 

Một căn nhà, trong ấp phụ thiết vào lâu đài 


Glổxtơ, Lia, Kent, Điên và Eđga ra 

GLÔXTƠ - Ở đây hơn là ở ngoài trời, xin vui lòng với nơi tạm trú 
này. Tôi xin gắng hết sức đi kiếm thêm một chút tiện nghi nữa; 
xin sẽ trở lại ngay. 

KENT - Lý trí của người không còn sức cưỡng lại được nỗi phẫn uất của 
người nữa. Xin cầu trời thưởng công cho tấm lòng tốt của ngài. 

Glôxtơ vào 

EĐGA - Frateretto gọi bảo tôi rằng vua Nêrôn câu cá trên hồ âm 
phủ đấy. Hỡi con người thơ dại, cầu nguyện đi cho khỏi chước 
tà ma. 


VUA LIA 


561 


ĐIÊN - Bá ơi, bá bảo dùm con, đi bá! Người điên là quý phái hay là 
bình dân, nào? 

LIA - Là vua, là vua! 

ĐIÊN - Chả phải rồi! Đó là một anh bình dân có con quý phái. Bởi 
vì, anh bình dân có điên mới chịu cho con làm quý phái trước 
cả mình. 

LIA ( theo một ý nghĩ riêng ) - Phải có hàng ngàn quân với xiên sắt 
nung đỏ, vừa sấn vào chúng nó vừa phun phè phè... 

EĐGA - Quỷ nó cắn lưng tôi! 

ĐIÊN - Có điên mới tin con chó sói hiền lành, vó ngựa không đáng 
kính, trẻ ranh biết ân ái, đĩ dại giữ lời thề. 

LIA - Sẽ cứ như thế. Ta quyết đem kể tội chúng nó tức thời. ( Với 
Eđga) - Ngươi ngồi đây, hỡi vị quan tòa bác học. (Vôi Điên ) - 
Ngươi, vị tôn sư mưư trí, ngồi đây. Nào, giờ đến phiên chúng 
bay, loài chồn cái! 

EĐGA - Kìa, ngài ngồi oai không, mắt quắc lên kìa! Hãy dưa mắt 
thử liếc lên xem nào, hỡi người nữ phạm! 

Qua sông sang với anh đi, hỡi nàng Betxy! 

ĐIÊN - Nhưng thuyền ai rỉ nước 

Nói sao cho được 

Bởi vì sao không tới được cùng nhau. 

EĐGA - Quỷ nó ám thằng Tôm bằng tiếng sơn ca. Hôpđanx gào 
trong bụng Tôm đòi hai con cá sộp trắng. Thôi đi quỷ ơi, đừng 
quang quác nữa, tớ chẳng có gì cho đó ăn đâu. 

KENT - Người thấy trong mình thế nào? Xin đừng thảng thốt hôn 
mê như vậy nữa. Người đi nằm đi. Lấy nệm gối ra cho người 
nghỉ nhé. 

LIA - Ta dự xong phiên xử án chúng nó đã. Chứng tá đâu? (Với 
Eđga ) - Ngươi là chánh án mặc áo quan tòa, mời ngài ngồi vào 
chỗ đi. (Với Điên ) - Còn ngươi, người đồng nghiệp của ngài cũng 
ghé vai gánh cân công lý, ngươi ngồi vào bên cạnh. (Với Kent) - 
Ngươi có chân trong hội đồng thẩm án đó, ngồi xuống đi. 

EĐGA - Tòa phải xử cho nghiêm minh! 

Chàng chăn xinh trai ngủ hay thức đó 

Chiên của chàng dẫm lúa ở đồng kia 


36 - SECHXPIA 



562 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Miệng có duyên hãy cất tiếng lên đi 

Để cho chiên khỏi thiệt gì đến ai. 

Gừ... r... Con mèo màu xám! 

LIA - Luận tội con kia trước. Chính danh nó là Gônơrin. Ta xin 
tuyên thệ trước quý Hội đồng, chính nó đã tống cổ đức vua cha 
tội nghiệp của nó ra khỏi cửa! 

ĐIÊN - Thị kia, tiến lên. Tên mi là Gônơrin phải không? 

LIA - Nó chôì làm sao được? 

ĐIÊN - Xin phu nhân tha lỗi cho, ta lại cứ tưởng bà là cái ghế. 

LIA - Còn con kia kìa, hai mắt nó liếc dao găm tỏ rõ trái tim của nó 
đúc bằng chất gì rồi. Bắt cổ nó lại! Khí giới, khí giới đâu, lấy 
gươm đây! Đem lửa đến! Hôì lộ đã lọt được tới nơi này mất rồi! 
Đồ quan án gian tham! Sao ngươi để cho nó tẩu thoát? 

EĐGA - Lạy trời thương xót cho tâm linh của người! 

KENT - Tội lắm, chúa thượng ơi! Còn đâu là sự bình tĩnh hiên 
ngang mà người bấy lâu tự hào vẫn giữ được? 

EĐGA (nói riêng ) - Mình ái ngại cho cảnh ông già đến không cầm 
nổi nước mắt! Không khéo thì lộ hình tích mất thôi! 

LIA - Bao nhiêu chó nhỏ đều xúm nhau vào! Con Khôn, con Trắng, 
con Ngoan, kìa, nó đang sủa ta đấy! 

EĐGA - Tôm sẽ lấy đầu Tôm ném chúng nó! Xùy! Cút! Chó ranh con! 
Chó mõm trắng, chó mõm đen 
Chó răng có nọc, chó hèn, chó sang 
Chó săn, chó hiếm, chó hoang 
Chó đuôi cụt lủn, chó tràng đuôi tôm 
Tôm mà ném cái đầu Tôm 
Là kêu oăng oẳng mà chuồn cho mau. 

Đu đi, đu đi, Xetxa! Nào, đi chơi chợ áp phiên, chơi chợ 
phiên và đi chơi chợ... Chán thay, chén sừng của Tôm khô cạn 
mất rồi. 

LIA - Bây giờ thì đem phanh thây con Gônơrin ra! Xem chung 
quanh quả tim nó còn mọc ra những thứ gì nữa. Không chừng 
ta sẽ thấy được nguyên nhân nào đó đã tạo hóa nên thứ tim đá 
rắn này. (Với Eđgà) - Tiên sinh, ta muốn tuyển nạp ngươi vào 



VUA LIA 


563 


sô" một trăm tướng sĩ của ta; có điều ta không ưa cái kiểu y 
phục ngươi mang. Ngươi bảo đó là đúng kiểu pecsan ư? Đành 
vậy, cứ nên đổi bộ khác. 

KENT - Nào, giờ thì xin chúa công đi ngả lưng thôi, người đi nghỉ 
một chút. 

LIA - Ờ ờ, yên lặng... yên lặng, nghe không! Kéo màn gió cho ta: thế, 
thế, thế! Sáng mai ta dùng bữa tối nghe chưa: thế, thế, thế. 

ĐIÊN - Còn ta, đến trưa ta đi nghỉ. 

Glôxtơ ra 

GLÔXTƠ - Này, bác, lại đây. Đức vua đâu, chúa công ta đâu? 

KENT - Kia. Nhưng để người yên nghỉ. Người loạn trí mất rồi. 

GLÔXTƠ - Bác ạ, xin nghe tôi nhé, bác hãy ẵm lấy người. Tôi vừa 
dược tin chúng nó âm mưu định sát hại người đấy. Ngoài kia, 
một cỗ mã kiệu đã sắp sẵn rồi. Đặt người lên, rồi đi thẳng 
đến Đuvơ. Ớ đó sẽ có người đón tiếp và che chở bác. Đưa ngay 
chúa công đi! Để chậm nửa tiếng nữa thôi, là tính mệnh 
người, tính mệnh bác, với tất cả những ai đứng lên bảo vệ 
người sẽ không sao cứu nổi. Đưa người đi khỏi đi, đi gấp đi; 
nào, theo tôi, tôi dã sửa soạn đủ thứ cần thiết ở một nơi rồi, 
tôi dẫn ngay các người tới. 

KENT - Cơ thể nọ bị giày vò giờ dây dang bằn bặt ngủ. Giấc ngủ 
may thay còn có cơ bồi đắp lại phần nào bộ thần kinh tan nát 
của người, nếu không thì thực khó có phương thuốc nào cho hồi 
phục dược. (Với Điên) - Nào, lại đây, đỡ ta một tay mang chúa 
công ra; chú không ở lại được đâu. 

GLÔXTƠ - Ra thôi. 

Kent, Glôxtơ cùng với Điên mang theo Lia, cùng vào 

EĐGA - Khi ta thấy bậc trên ta phải cùng mang một nỗi khổ như ta, 
thì nỗi khổ của ta chừng như không còn là oan nghiệt nữa. Kẻ 
một mình chịu khổ, thường khổ nhất trong tâm tư, bởi gạt bỏ 
lại sau mình mọi cảnh vui chơi, mọi hồi sung sướng. Nhưng nếu 
có được những bạn đường cùng chung cảnh khổ thì tâm hồn 
cũng dễ dược khuây nguôi. Đau khổ của ta lúc này thực nhẹ 
bỗng đi, ta thấy kham được lắm; bởi cái ách làm ta cơ cực cũng 
đang dè nặng trên vai nhà vua: người thì vì con, ta vì cha già 
mà diêu đứng. 



564 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Tôm hỡi, lên đường thôi! Hãy lắng tai mà nghe tin lớn, đợi 
bao giờ cái mối nghi oan làm tội mi kia đã phải nhận cho mi là 
chính trực mà hồi tâm đổi giận làm thương, bấy giờ mi hãy ra 
mặt. Đêm nay, có sự gì chăng nữa cũng chẳng sao, miễn nhà 
vua được vô sự. Ta hãy nghe ngóng, ta hãy coi chừng. 

Eđga vào 


LỚP VII 

Trong lâu đài Glôxtơ 


Cornơuôn, Rêgan, GônơrinEđmơn 
và một số gia nhân ra 

CORNƠƯÔN {với Gônơrin) - Xin chị gấp trở về nhà đưa ngay cho 
lệnh phu tướng coi bức thư này: quân đội Pháp hiện đã vào nội 
địa. Bay, điệu tên phản bội Glôxtơ vào đây cho ta! 

RÊGAN - Đem treo cổ nó ngay tức khắc! 

GỒNƠRIN - Móc mắt nó ra! 

CORNƠƯÔN - Eđmơn, để mặc lão cho ta hỏi tội; hãy lên đường 
cùng bà chị ta. Cha ngươi bụng dạ sói lang, ta sẽ trừng trị 
như thế nào, tưởng mắt ngươi không nên chứng kiến. Ngươi 
đến cấp báo cho công tước hỏa tốc chuẩn bị. Ớ đây cũng vậy; 
phần bên này ta lo. Quân thám mã sẽ sẵn sàng cho hai bên 
luôn luôn thông báo được mau tin tức. Xin tạm biệt chị. Tạm 
biệt ngươi, tướng công Glôxtơ. (Với Oxoan vừa ra) - Thế nào, 
nhà vua đâu? 

OXOAN - Bẩm, đức ông Glôxtơ đã giúp nhà vua chạy xa rồi. Băm 
nhăm, băm sáu tùy tướng tận lực tìm vua, theo kịp người ở 
cổng thành, rồi hợp với một sô" hạ thuộc của ngài bá tước, đã 
kéo cả về phía Đuvơ; đến đó là họ yên trí đã có đồng minh đầy 
đủ sức mạnh. 

CORNƠUỒN - Đi sắm ngay ngựa cho chủ ngươi. 

GÔNƠRIN - Tạm biệt tướng công, tạm biệt hiền muội. 



VUA LIA 


565 


CORNƠUÔN - Tạm biệt Eđmơn. 

Gônơrin, Eđmơn và Oxoan vào 

- Cho đòi tên Glôxtơ phản thần, trói nó lại như trói quân 
trộm cắp, áp giải nó tới đây cho ta. ( Một vài gia nhân ứng 
thanh vào) - Không đưa ra pháp đình thì ta không có quyền 
kêu án giết nó được, tuy nhiên thế lực trong tay ta phải để cho 
ta thỏa cơn giận; thiên hạ sẽ chê trách đấy, nhưng ngăn cản 
thì đừng hòng. Ai kia! À, quân phản bội. 

Bọn gia nhân lúc nãy ra cùng với Glôxtơ 

RÊGAN - Con cáo già bội bạc! Chính nó đây. 

CORNƠUÔN - Trói chặt tay thằng già lại cho ta. 

GLÔXTƠ - Ô hay, đức ông có ý gì vậy? Quý vị nên nhớ các ngài đang 
là khách trong nhà tôi. Đừng có phạm đến tôi, không được! 

CORNƠƯÔN - Trói nó lại kìa! Bảo! 

Bọn gia nhản trói Glôxtơ 

RÊGAN - Thít nữa, thít chặt vào! Thằng phản quốc ghê tởm. 

GLÔXTƠ - Ta không hề phản quốc, hỡi mụ đàn bà bất nhân kia! 

CORNƠƯÔN - Trói nó vào cái ghế này. Rồi mày coi, quân khôn kiếp! 

Rêgan sấn đến giựt râu Glôxtơ 

GLÔXTƠ - Trời hỡi trời! Rõ đồ vô sỉ! Giựt râu một người như ta! 

RÊ GAN - Râu bạc thế này, mà bội bạc thế đó! 

GLÔXTƠ - Con đàn bà thái ác! Bao nhiêu sợi bạc mi rứt khỏi cái 
cằm này chúng sẽ thành tinh mà tô" cáo tội mi. Ta là chủ đón 
tiếp các người. Bàn tay hung đồ của các người không được phũ 
phàng vỗ mặt kẻ đã niềm nở với các người như thế. Các người 
muôn làm gì đây? 

CORNƠƯÔN - Thế nào, lão già? Mới rồi lão nhận được những thư nào 
từ Pháp gửi đến? 

RÊGAN - Đừng có quanh co: chúng ta đã nắm được cả sự thực rồi! 

CORNƠƯÔN - Lão trao phó nhà vua dở người cho ai? Nói! 

GLÔXTƠ - Ta có nhận được một bức thư. Toàn nói những điều dự 
đoán, do một người trung gian hảo ý chứ không phải kẻ thù. 

CORNƠƯỒN - Rõ quanh co! 

RÊGAN - Nói láo! 



566 


WILLIAM SHAKESPHARE 


CORNƠUÔN - Mi cho dẫn nhà vua đến đâu? 

GLÔXTƠ - Đến Đuvơ. 

RÊGAN - Sao lại Đuvơ? Chúng có uy hiếp mi phải theo... 

CORNƠƯÔN - Sao lại đến Đuvơ, hãy trả lời câu đó. 

GLÔXTƠ - Ta như gấu trói cột rồi đây, liệu mà đương đầu với chó (1) . 

CORNƠUÔN - Đến Đuvơ làm gì? 

GLÔXTƠ - Để mắt ta khỏi phải trông thấy móng vuốt của mi móc 
đôi mắt già yếu của vị cha già và khỏi phải thấy răng nanh lợn 
lòi của con chị mi ngoạm vào thịt da của thân thể chúa thượng. 
Trong cái đêm tốì mù mịt dông tô" hãi hùng mà người mang đầu 
trần ra chịu đựng kia, đến sóng biển cũng phải dâng lên làm 
mọi ánh sao ngấm tắt, vậy mà - thương thay cho tấm lòng già 
khổ não - Người vẫn cứ hò hét đòi trời đổ mưa thêm. Giữa 
những khắc canh tàn khốc ấy, ví thử chó sói có đến hú trước 
cửa nhà mi, mi cũng phải động lòng mà bảo: "Mở then ra cho 
nó, hỡi người gác cổng từ tâm". Độc ác đến đâu cũng phải mủi 
lòng. Nhưng con cái mà như hạng mi thì rồi sẽ được quả báo có 
ngày cho ta nhỡn tiền nhìn thấy. 

CORNƠƯÔN - Mi nhìn thấy hả? Không đời nào! Chúng bay, giữ chặt 
cái ghế cho ta. Ta sẽ dẫm gót chân này lên mắt nó. 

Glôxtơ bị trói chặt vào chân ghế, 
trong khỉ đó, Cornơuôn mốc một mắt ông già 
rồi lấy chân giẫm nát 

GLÔXTƠ - Hỡi những ai mong sông đến tuổi già, hãy cứu giúp ta! 
Độc ác! Ôi trời! 

RÊGAN - Để một mắt làm gì cho nó ngấm nguýt nhau. Làm nốt! 

CORNƠƯÔN - Xem mày có đòi nhìn thấy quả báo nữa không nào... 

GIA NHÂN MỘT - Tướng công, ngừng tay lại. Tôi hầu hạ tướng công 
từ bé, nhưng chưa bao giờ tôi giúp được việc nào đáng kể bằng 
lúc này tôi ngăn tay tướng công. 

RÊ GAN - Cái gì? Đồ chó! 


(1) Glôxtơ nghĩ đến con gấu trong những trò chơi ngày xưa; gấu bị xích vào một cây 
cột để cho dàn chó tứ phía tấn công; đàn chó lợi thế thường thắng, nhưng không 
phải là không bị sứt mẻ. 



VUA LIA 


567 


GIA NHÂN MỘT - cằm bà mà cũng mọc râu, thì tôi quyết phen này 
nắm râu tôi giựt đứt. Bà muốn gì nào? 

CORNƠƯÔN - Quân hạ tiện! ( Cornơuôn tuốt gươm) 

GIA NHÂN MỘT - Thế hả, được lắm! Lại đây mà nếm thử cơn phẫn 
nộ của ta! 

Nói rồi cũng tuốt gươm. Hai bên giao chiến, 

Cornơuôn bị thương 

RÊGAN - Đưa gươm cho ta! Đứa thôn phu mà lớn mật! 

Rêgan giựt gươm ở tay một người 
rồi đến đâm sau lưng người gia nhân 

GIA NHÂN MỘT - Ôi, nó giết chết tôi rồi! {Với Glôxtơ)- Tướng công, 
còn một mắt, ngài cũng đã nhìn thấy tai họa nào nó đã phải 
chịu! Ôi! ( Người ấy chết) 

CORNƠUÒN - Không cho nó nhìn thấy gì nữa. Đây này! Tròng mắt ghê 
tởm? Xem nào! ( Y móc nốt mắt nữa của Glôxtơ vứt xuống đất) 

Đâu luồng mắt sáng, còn không? 

GLÔXTƠ - Tất cả tối đen thê thảm! Con trai ta, Eđmơn, con đâu? 
Eđmơn, con hãy đốt lên ngàn mớ lửa máu mủ tình thâm mà 
trừng trị cái tội thái ác này! 

RÊGAN - Cút đi! Đồ phản bội khốn nạn! Mi kêu cầu chính người 
đang căm ghét mi nhất đời. Chính Eđmơn đã đem chuyện phản 
nghịch của mi tố cáo với ta. Lòng chàng đáng quý chứ đâu có 
thèm thương xót cho mi! 

GLÔXTƠ - Ôi! Rồ dại thân tôi! Eđga vậy là bị vu oan, bị tội oan! Quỷ 
thần đại xá cho tôi tội ấy và phù hộ cho con tôi khỏi khổ. 

RÊ GAN - Thôi, tông nó ra khỏi cửa, mặc kệ cho nó mò lấy lốì đi 
đến Đuvơ. 

Một gia nhân vào cùng với Glôxtơ 
- Sao, tướng công? Mặt người sao thất sắc vậy? 

CORNƠƯỒN - Tôi bị thương, nàng ạ. Nàng trở vào với tôi đi! Thằng 
mù, phải đuổi nó đi. Tên hạ tiện này (trỏ gia nhân Một) vứt nó 
ra chuồng phân. Rêgan, máu tôi ra nhiều quá: tôi bị thương 
thực là không đúng lúc! Nàng đưa tay đây, đỡ lấy tôi. 

Cornơuôn vào, có Rêgan đỡ bên 



568 


WILLIAM SHAKESPEARE 


GIA NHÂN HAI - Người này mà hậu vận tốt thì tội ác đến đâu tôi 
cũng sẽ phạm không ghê tay. 

GIA NHÂN BA - Mụ ta mà được sống lâu chết già thì có dễ đàn bà 
trên đời đều thành quỷ quái hết. 

GIA NHÂN HAI - Ta theo xem lão bá tước đâu, và mướn một kẻ khó 
nào dắt người để người muốn đi đâu thì đi; điên loạn như người 
thì việc gi rồi cũng liều lĩnh được. 

GIA NHÂN BA - ữ cậu đi ngay đi, còn mình, mình chạy đi kiếm 
miếng khăn lấy lòng trắng trứng dịt cho máu trên mắt người 
cầm lại. Ta chỉ còn biết cầu trời gìn giữ người. 

Họ vào 



HOI BON 


LỚP I 
Đồng vắng 


Eđga ra 

EĐGA - Thà cứ vậy: bị khinh và biết mình bị khinh còn hơn vừa bị 
khinh lại vừa bị phỉnh. 

Con người hèn hạ nhất, bị ma chiết đến điều, chịu hẩm hiu 
cực độ, cũng vẫn còn hy vọng, ít ra được yên phận sống khỏi 
phải nơm nớp lo âu. 

Vận số mà sinh bi, chính là từ trong lạc cực; mà đã bĩ cực thì 
tất thái lai. Vậy thì, hỡi gió vô hình! Ta vui lòng đón gió. Kẻ 
khôn khổ đã bị mi dồn thổi tới chỗ cùng cực này, không phải e 
ngại gì cơn trận của mi nữa đâu. Nhưng kìa, có ai đến đó? 

Glôxtơ ra, nhờ một ông già dắt 

Cha ta! Khôn khổ chưa kìa! Phải theo người dắt! 

Ôi nhân thế, trần gian! Đời hỡi là đời! Đời mà không có 
những nỗi éo le khiến cho đời đáng ghét, thì người đời có ai 
cam phận với tuổi già! 

ÔNG GIÀ - Tướng công ơi, tôi chính là tá điền của ngài và của cụ cố 
nhà ta suốt tám mươi năm trời. 

GLÔXTƠ - Thôi, bác lui đi, tránh ta đi. Bác săn sóc ta lúc này vô ích, 
mà còn có hại cho bác cũng nên. 

ÔNG GIÀ - Nhưng ngài lại không thấy được đường đi! 

GLÔXTƠ - Ta chẳng có đường nào nữa để đi: ta cũng chẳng cần chi 
mắt nữa. Trước kia có mắt nhìn, ta cũng đã hụt bước rồi. Thường 



570 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


khi có của chỉ là được yên thân, còn chính sự bần hàn mới là có 
lợi. Chứng cớ thấy hằng ngày! Eđga con ơi, con chịu oan trận búa 
rìu của một người cha bị lừa gạt! Ta chỉ ước sống được đến lúc tay 
ta rờ thấy con ta - được như thế cũng coi như ta còn sáng mắt. 

ÔNG GIÀ - Này, ai kia! 

EĐGA (nói riêng) - Trời đất quỷ thần! Ai dám bảo là khổ đến cùng 
cực rồi? Đây mới thực khổ chưa từng thây. 

ÔNG GIÀ - À, thằng Tôm, thằng điên. 

EĐGA (nói riêng) - Mà, cũng chưa hẳn, ta còn có thể khổ hơn nữa. 
Chưa hẳn đây đã là cùng cực chừng nào ta còn có thể nói cùng 
cực còn đang đến kia kìa! 

ÔNG GIÀ - Anh kia, đi đâu? 

GLÔXTƠ - Có phải một người hành khất không? 

ÔNG GIÀ - Vừa điên vừa hành khất. 

GLÔXTƠ - Vẫn còn khôn đôi chút đấy, không thì không hành khất được 
đâu. Đêm vừa rồi, trong cơn dông bão, ta cũng thấy một người như 
thế, làm ta nghĩ ngay rằng con người trần trụi thực chẳng khác 
con trùn. Thế là ta bật nghĩ đến con trai ta, vậy mà lúc ấy lòng ta 
lại đang ghét nó. Từ đó đến giờ ta đã hiểu thêm nhiều. Cái kiếp 
con người chúng ta ở trong tay tạo hóa có khác nào kiếp con ruồi 
trong tay trẻ nhỏ: họ lấy giết hại ta làm một thú vui. 

EĐGA ( nói riêng) - Thế này là thế nào? Trò vè mới thiểu não thay! 
Phải giả vờ điên, khêu chọc nỗi thương đau, làm khổ thêm 
mình, khổ thêm kẻ khác! {Với Glôxtờ) - cầu trời phù trợ cho 
ngài! Ông chủ! 

GLÔXTƠ - Phải con người trần trụi đó chăng? 

ỒNG GIÀ - Thưa phải. 

GLÔXTƠ - Vậy, ta xin ngươi lánh xa đi. Nếu vi thương ta, ngươi 
muốn theo ta một đôi dặm trên đường về Đuvơ, thì cứ theo cho 
vẹn nghĩa. Nhưng trước hết hãy đem cho xin một tấm áo để 
che cho cái thân trần trụi tội nghiệp này. Ta sẽ nhờ hắn dẫn 
đường cho ta. 

ÔNG GIÀ - Rõ khổ! Hắn điên dại thật đấy, tướng công ơi! 

GLÔXTƠ - Thời thế đảo điên mà lại! Nên thằng điên dìu dắt thằng 
mù. Ngươi cứ làm theo lời ta, hay thôi, làm sao đó thì làm tùy 
ý. Nhưng trước hết, đi đi thôi! 



VUA LIA 


571 


ÔNG GIÀ - Tôi xin đem bộ áo tốt nhất của tôi cho anh ta. Rồi muốn 
chuyện gì thì chuyện. 

Ông già vào 

GLÔXTƠ - Đâu rồi! Anh chàng đói rách? 

EĐGA - Tôm đang rét lắm đây! (Nói riêng ) - Mình khó lòng mà giả 
vờ được nữa. 

GLÔXTƠ - Lại đây nào, anh chàng! 

EĐGA - Nhưng vẫn giả vờ! (Nói to) - cầu trời chữa đôi mắt cho 
người, thương quá! Ròng ròng những máu! 

GLÔXTƠ - Anh có biết đường về Đuvơ không? 

EĐGA - Từng cột hạn, từng rào ngăn, các nẻo đi chân, các đường đi 
ngựa, đây thuộc lầu! Thằng Tôm tội nghiệp đã đánh rơi mất trí 
khôn rồi! 

Hỡi con người nhân đức, hãy tránh tà ma. Năm con ma cùng 
ám vào Tôm một lúc: con Obidient, ma dâm bôn; con 
Hôpbidian, quỷ vương im lặng; Mahu là thần ăn trộm; Môđô là 
chúa hung đồ; và Filibectigibet, là vua làm bộ, là vua ỡm ờ - 
chính cái lão này hay mò các chị hầu phòng và các cô mụ. Bởi 
vậy, thưa cùng ông chủ, cầu trời phù hộ cho ông, 

GLÔXTƠ - Cầm lấy túi tiền này, hỡi con người mà trời cay độc bắt 
chịu đủ mọi tội tình. Chính cảnh khổ của ta đem đến cho anh 
sự sung sướng đó. 

Cầu trời cứ xui nên thế mãi. Để cho những ai thừa mứa 
của ăn thức dùng mà coi thường thiên mệnh, không thèm mở 
mắt nhìn bởi không hề cảm thấy, họ phải thâm thìa về 
quyền thế của trời. Rồi sự quân phân sẽ trừ bỏ được sự quá 
đa, và khi đó sẽ không còn ai thiếu thôn. Anh có biết cảng 
Đuvơ không? 

EĐGA - Dạ! Thưa ông chủ, biết. 

GLÔXTƠ - Ở đó có một cồn vách đá vút cao cúi đầu nhìn xuống vực 
biển dưới chân thăm thẳm. 

Anh đặt ta lên tận ngọn. Rồi ta sẽ trao cho anh một của quý 
nó giúp được anh thoát cảnh cơ hàn. 

Đến đó rồi thì ta không còn phải nhờ người dẫn đường cho nữa. 

EĐGA - Người đưa tay đây cho thằng Tôm nó dắt. 



572 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LỚP II 

Trước dinh công tước Anbani 


Gônơrin và Eđmcm ra 

GÔNƠRIN - Mời tướng công vào. Lạ thực, không hiểu sao đức lang 
quân tốt bụng của tôi lại không ra đón. 

Oxoan ra 

- Chủ ngươi đâu? 

OXOAN - Bẩm phu nhân, người có nhà đấy ạ. Bẩm, chúng tôi chưa 
thấy ai tâm tính lại đổi thay mau đến thế? 

Chúng tôi thưa về chuyện có quân đổ bộ thì người lại mỉm 
cười. Chúng tôi báo tin phu nhân về, người chỉ nói: "Kệ". 
Chúng tôi nói đến việc Glôxtơ phản bội với việc người thứ 
nam của lão trung thuận có công thì người mắng tôi là ngu và 
bảo là tôi lộn ngược phải trái. Xem ra những điều đáng cho 
người ghét thì người lại ưa, những điều đáng cho người mừng 
thì người lại bực tức. 

GỒNƠRIN {với Eđmơn ) - Nếu vậy, chàng không cần tiến vào nữa. 
Đây chính là một thứ nhát gan, đâm chùn trước đại sự. Ông ấy 
ngại nhìn ra những điều xúc phạm để khỏi bắt mình phải trừng 
phạt thẳng tay. 

Những ước mong ta cùng trao đổi trên đường, rất có cơ 
thực hiện. 

Eđmơn ạ, chàng trở về với em tôi đi, hối thúc việc ra quân 
ngay và nhận lấy quyền thông lĩnh. Bên này tôi cũng phải 
tính chuyện đổi thay trong gia đạo và trao cho ông ấy chiếc 
đũa cuộn len của đàn bà. Người này {chỉ Oxoan ) là kẻ tâm 
phúc mang tin tức qua lại cho đôi ta. Nếu chàng có quyết tâm 
chiếm lấy bước duyên may thì, không chầy đâu, chàng sẽ tiếp 
được lệnh của một trang nữ chúa (1) . Hãy nhận lấy của tin này. 
{Trao cho Eđmơn một chiếc nhẫn tín vật) . Thôi, khỏi phải 


(1) Nữ chúa còn có nghĩa "nữ chủ nhân của trái tim" mình, tức là người tôn thờ, 
người yêu quý, người tình. 



VUA LIA 


573 


nói gì thêm. Cái hôn này, nếu nó dám thốt được hết lời, sẽ 
đưa được dũng tâm kia vượt mọi tầng mây. Chàng hiểu chứ? 
Thôi tạm biệt. 

EĐMƠN - Xin nguyện vì nàng sinh tử cũng liều. 

GÔNƠRIN - Chàng Glôxtơ thân yêu của em! (Eđmơn vào) - Ôi! Đây 
đàn ông, đó cũng đàn ông, khác nhau xa lắm bấy! Ai kia mới 
đáng cho ai chiều chuộng. Đây thì anh chàng đần độn chiếm 
giữ mãi tấm thân này. 

0X0AN - Thưa phu nhân, tướng công tới. (Hắn vào) 

Anbani ra 

GÔNƠRIN - Vậy là, chẳng ai coi tôi ra gì nữa sao? 

ANBANI - Gônơrin! Ta thấy nàng thực không bằng hạt sạn trên 
đường mà gió tung vào mặt! Ta sợ cái tâm tính của nàng. Kẻ 
đã khinh nguồn sống của bản thân thì không còn biết bờ bến 
nào mà ngừng chân sa đọa. Kẻ đã tự lìa khỏi cỗi, buông mạch 
dưỡng sinh, tất không giữ được xanh tươi, tất phải héo hon và 
trở thành thứ đồ hủy diệt. 

GÔNƠRIN - Thôi xin, tụng mãi một kinh, trái tai lắm! 

ANBANI - Lời hay ý tốt vẫn vô nghĩa với giống vô loài. Của hư hỏng 
chỉ ưa được những mùi hư hỏng. Các người đã làm gì rồi đó, các 
người đã tác oai tác quái những gì rồi đó, hỡi hai con hổ cái chứ 
đâu phải là hai thân phận nữ nhi. Một người cha, lại một người 
tuổi tác đôn hậu biết bao! Đến loài gấu ngu độn cục cằn cũng 
đến liếm tay tỏ chiều tôn kính. Vậy mà, hỡi giống đàn bà tối vô 
nhân bạc ác, bay đã làm ông cụ hóa điên rồ. Vậy mà ông em ta 
cũng để bay làm, ông em ta, một vị vương công được người ban 
cho bao nhiêu ân huệ! 

Trời kia phải mau mau cho thần linh hiện xuốhg mà trừng 
phạt hiển nhiên ngay những tội nghiệt kia đi, nếu không chẳng 
mấy chốc nữa đâu, cả nhân loại sẽ cắn xé nhau, chẳng khác gì 
loài ác long, thủy quái. 

GÔNƠRIN - Ôi! Đàn ông đâu mà gan mềm như sứa, dễ dàng đưa má 
chịu tát, đưa đầu hứng đòn; dưới đôi hàng lông mày có mắt mà 
không biết nhìn ra đâu là vinh đâu là nhục. Sao không biết chỉ 
có đứa ngu mới mủi lòng thương bọn ngốc, và phải trừng trị 
chúng từ trước khi chúng kịp hành hung. Trống trận của ông 
đâu? Quân Pháp đang phất cờ trên đất yên tĩnh của ta kia. Kẻ 



574 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đến cắt cổ Ông giáp trụ nghênh ngang đang múa may uy hiếp, 
vậy mà ông dở hơi ôm đạo lý, ông ngồi lặng đó ông rên rỉ 
"Than ôi! Làm vậy để làm gì?". 

ANBANI - Kìa kìa, nhìn lại bộ mặt mà coi, quỷ cái ơi! Chính sự thô bỉ 
ở ngay trên mặt quỷ lại không ghê tởm bằng trên mặt đàn bà. 

GÔNƠRIN - ồ! Làm bộ lên mặt rởm! 

ANBANI - Quân biến chất đến mất cả tư dung, hãy vì hổ ngươi mà 
đừng bày mãi vẻ quỷ quáii lên bộ mặt mỹ miều kia nữa. Ta mà 
thả sức cho hai tay này được bất bình theo máu của ta, thì ta 
đến xé nát bóp nhừ da thịt xương tủy mụ ra mất... Phúc cho 
mụ, đồ quỷ cái, được cái lốt phụ nữ bao che. 

GÔNƠRIN {chẫm biếm) - À! Giờ thì ông lại ra dáng đàn ông rồi cơ đấy! 

Một người đưa tin ra 

ANBANI - Tin gì vậy? 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Bẩm, bẩm đức ông, công tước Cornơuôn mất rồi: 
ngài bị gia nhân đâm chết ngay lúc ngài toan moi nốt mắt nữa 
của Glôxtơ. 

ANBANI - Moi mắt Glôxtơ! 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Một gia nhân bấy lâu nay vẫn ở với công tước, vì 
quá động lòng, muôn ngăn chặn hành vi kia, đã cả gan rút 
gươm chống lại vị ân chủ. Công tước cả giận, xông đêh giết 
ngay hắn tại trận, nhưng chính ngài cũng bị một vết thương 
chí mạng cướp mất linh hồn ngài. 

ANBANI - Thế này thì quả ở trên cao có đấng chí công, cho nên 
những tội bạo hành dưới đây mới bị trừng phạt được nhỡn tiền 
như thế. Nhưng mà, sao? Tội nghiệp cho Glôxtơ tướng công. 
Con mắt kia có bị mất nốt chăng? 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Mất cả hai, bẩm tướng công, cả hai con mắt. Thưa 
phu nhân, bức thư này cần được trả lời tức khắc: đó là thư của 
lệnh muội phu nhân. 

GÔNƠRIN ( nói riềng) - Đứng về một mặt, chuyện này ta thấy cũng 
hay. Nhưng cô ấy góa chồng mà Eđmơn của ta ở ngay bên 
cạnh, thì không chừng, bao từng mộng đẹp ta xây đến sụp đổ 
lên cảnh đời đáng ghét của thân này mất thôi! Tuy nhiên, cũng 
không lo, tin này không đến nỗi bi đát quá. {Với người đưa tin) 
' - Để ta đọc, rồi ta trả lời. (Vào) 



VUA LIA 


575 


ANBANI - Thế người con trai ông ấy đâu khi chúng móc mắt ông? 

NGƯỜI MANG THƯ - Cùng lên đường với phu nhân nhà ta đến đây. 

ANBANI - Hắn không có mặt đây. 

NGƯỜI MANG THƯ - Bẩm không. Chúng tôi gặp hắn trên đường về. 

ANBANI - Hắn có biết gì về tội ác này không? 

NGƯỜI MANG THƯ - Bẩm có chứ ạ! Chính hắn tố cáo việc ngài 
Glôxtơ, rồi lánh đi để mặc cho họ tha hồ làm tội bá tước. 

ANBANI - Hỡi Glôxtơ, suốt đời ta, ta nguyện mang ơn người đã tỏ 
niềm trung nghĩa cùng vua, và nguyện trả thù cho đôi mắt của 
người... Nào, anh bạn, vào đây. Nói nốt ta nghe những điều anh 
được biết. 

Cả hai vào 


LỚP III 

Doanh trại Pháp, gần Đuươ 


Kent và một tùy tướng ra 

KENT - Vì sao nhà vua Pháp lại hồi quốc thình lình như thế, ngài 
biết chăng? 

TÙY TƯỚNG - Trong nước đang dở việc, người ra đi vẫn mang theo 
áy náy; đó là chuyện có tầm trọng đại mất còn của vương quốc, 
khiến nhà vua thấy không tức khắc trở về không xong. 

KENT - Người để vị tướng nào ở lại? 

TÙY TƯỚNG - Nguyên soái La Far. 

KENT - Bức thư ngài đưa có thấy hoàng hậu tỏ chiều buồn khổ gì chăng? 

TÙY TƯỚNG - Có, hoàng hậu tiếp thư, đọc ngay trước mặt tôi, và đôi 
lúc, nước mắt trào ra, lăn trên cặp má đào kiều mị. Nàng khi đó 
coi chẳng khác chi một vì nữ chúa trấn áp nỗi niềm riêng, mà 
xúc động kia như quân dấy loạn đòi làm bá chủ chế ngự lại nàng. 

KENT - Vậy là nàng rất xúc động. 



576 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


TÙY TƯỚNG - Nhưng không đến cuồng liệt. Nhẫn nại với đau 
thương, hai vẻ cùng thi nhau làm tôn mãi vẻ tuyệt vời ở con 
người ngọc chất. Hẳn ngài đã từng trông thấy cảnh trời nắng 
điểm mưa. Ánh nàng cười với nước mắt nàng rơi lã chã cũng 
như thế đó, mà còn đẹp hơn nhiều. Nét cười trên miệng mặn 
mà kia, dường như không biết chi đến khách bi ai nào đang 
đọng nơi khóe mắt và để mặc nó rơi xuống như những hạt châu 
rời khỏi đôi vừng kim cương. Tóm lại, đau thương nếu ở ai cũng 
như thế được, thì đau thương sẽ thành ngọc hiếm tuyệt trần. 

KENT - Nàng không nói gì sao? 

TÙY TƯỚNG - Dạ cũng có. Đâu một đôi lần, nàng khẽ kêu lên tiếng 
gọi: "Cha!", yếu đuối như trái tim nàng bị đè nén. Nàng nức nở 
kêu: "Ôi, hai chị! Nhục nhã cho cả phái nữ nhi! Hai chị! Ôi, 
Kent tướng công! Cha! Hai chị! Tệ chi bấy! Trong dông tố! Giữa 
đêm khuya! Lòng nào mà tưởng đến nhường này!". Rồi, cố gạt 
hết lệ châu ở đôi mắt thần tiên ướt đầm thương khóc, nàng vội 
lui vào tư thất để đương đầu với đau khổ một mình. 

KENT - Đúng là do các ngôi tinh tú cả mà thôi, tinh tú ngự trên đầu 
ta xui nên sự thế; không thì sao cũng một đôi phu phụ lại sinh 
ra con cái khác nhau quá đỗi như kia! - Từ đó, ngài có dược nói 
chuyện với nàng nữa không? 

TÙY TƯỚNG - Thưa không. 

KENT - Ngài được yết kiến nàng trước khi nhà vua hồi quốc? 

TÙY TƯỚNG - Không. Sau khi đó. 

KENT - Thôi được, việc thế này đây, ngài ạ. Đức vua Lia lang bạt 
hiện đã đang ở trong thành trấn này. Cũng có đôi khi tỉnh táo, 
người nhớ ra những duyên sự vì sao ta tới chốn này, nhưng 
ngài khăng khăng một mực không chịu gặp con gái. 

TÙY TƯỚNG - Vì sao vậy, ngài? 

KENT - Vì người hổ thẹn quá đỗi. Nghĩ đến điều người dã khắc 
nghiệt dứt tình, đày ải nàng vào cảnh đất khách bơ vơ và rút 
hết quyền lợi thiết thân của nàng trao cả cho hai gái lòng lang 
dạ thú, thì lòng người nhức nhối, thấy không còn mặt mũi nào 
gặp lại Corđêlia. 

TÙY TƯỚNG - Thực là tội nghiệp. 

KENT - Ngài có nghe tin gì về quân của Anbani và Cornơuôn chăng? 



VUA LIA 


577 


TÙY TƯƠNG - Họ đã huy động binh mã. 

KENT - Bây giờ tôi xin đưa ngài đến chỗ chúa công. Tôi còn việc 
chưa xong, phải giữ nguyên hình dạng này, trong ít lâu chưa 
thể lộ được. Bao giờ tôi ra mặt, khi đó ngài sẽ không đến nỗi 
phải ân hận là đã giúp tay tôi. Mời ngài cùng đi. 

Hai người vào 


LỚP IV 

Vẫn doanh trại Pháp. Trong trướng 


Cờ và trống: Corđêlia ra cùng người y sĩ 
và một số binh sĩ 

CORĐÊLIA - Thương thay! Đúng là người rồi. Họ vừa bắt gặp người 
đang lúc điên cuồng như cơn biến động, miệng hò hát, dầu quấn 
đủ các thứ hoa hôi, cỏ gấu, lúa dại lượm được trên đồng! (Với 
một sĩ quan) - cắt lấy trăm quân sĩ chia thành đội nhỏ tìm các 
ngả trong các đồng lúa mọc cao, kỳ cho rước được người về đây 
cho ta. (Viên sĩ quan vào ) - Phương thuốc nào của trí khôn con 
người trả được khôn cho con người đã mất trí? Ai chữa được cha 
ta, tiền của ta có bao nhiêu thuộc về người ấy hết. 

NGƯỜI Y Sĩ - Tâu Lệnh bà, có cách chữa. Phép dưỡng sinh thiên 
nhiên tốt nhất là nghỉ ngơi: cái đó đức vua người đang thiếu. 
Thần biết có những dược thảo có hiệu năng làm cho hoảng hốt 
phải nhắm mắt ngủ yên. 

CORĐÊLIA - Nào đâu các thần phương, đâu các linh dược bí truyền 
nhất trong trời đất, tất cả hãy mọc lên dưới nguồn nước mắt 
của ta! Hãy mở từ tâm cứu cha ta cho tai qua nạn khỏi! - Tìm 
người về, tìm người về ngay! Kẻo nữa cơn hoảng loạn bất kham 
kia hủy hoại mất một sinh mạng con người đang cần có trăm 
phương để hồi phục lại. 

Một người báo tin ra 

NGƯỜI BÁO TIN - Tâu Lệnh bà: quân Anh đang tiến lại gần đây. 


37 - SECHXPIA 



578 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CORĐÊLIA - Ta biết rồi. Ta vẫn sẵn sàng chờ đón họ. Cha ơi cha! 
Chỉ vì trả nghĩa cha mà con khởi sự. Chỉ vì con thương cha mà 
nước Pháp động lòng thương trăm nghìn hàng lệ của con. 
Chẳng có tham vọng vào dấy động cuộc dụng binh này, mà chỉ 
có tình nghĩa cùng cha, tấm tình tha thiết đối với cha già, và 
quyền vị của người cần phải bảo vệ! Sao cho ta sớm được nghe 
chuyện người, sớm nhìn thấy mặt người! 

Tất cả vào 


LỚP V 

Trong lâu đài Glôxtơ. Một sảnh đường 


Règan và Oxoan ra 

RÊGAN - Này, ông anh ta đã cho tiến quân chưa? 

OXOAN - Thưa phu nhân, đã. 

RÊGAN - Mà ông ấy cầm quân chứ? 

OXOAN - Bẩm vâng. Nhưng lúng túng quá chừng. Bà chị của phu 
nhân còn tỏ ra con nhà võ hơn nhiều. 

RÊ GAN - Tướng công Eđmơn không vào gặp chủ ngươi sao? 

OXOAN - Bẩm không. 

RÊGAN - Thư chị ta gửi cho tướng công, trong nói những gì? 

OXOAN - Bẩm chúng tôi không được biết. 

RÊGAN - Đi gấp như thế, hẳn là để tính cho xong một việc hệ trọng. 
Glôxtơ bị khoét mắt mà lại cứ để lão sống, như thế thật ngại vô 
ngần. Đi tới đâu, lão lại khuấy động lòng người oán ta tới dó. 
Eđmơn đi chuyến này, ta đoán thế, vì tội nghiệp cho lão, tính 
cho lão sớm rút khỏi cuộc sống tối tăm kéo dài, tiện thể cũng là 
để dò xét tình hình quân địch. 

OXOAN - Thưa phu nhân, chúng tôi phải mang thư đi tìm ngài ấy ngay. 

RÊGAN - Quân ta mai lên đường; ngươi ở lại đây, đường sá bây giờ 
nguy hiểm lắm. 



VUA LIA 


579 


OXOAN - Dạ, bẩm không thể được. Chủ tôi căn dặn mãi và trông tôi 
phải mau xong việc này. 

RÊGAN - Việc gì lại phải viết thư cho Eđmơn? Tin tức thì dặn miệng 
ngươi không được sao? Chắc là có chuyện gì đây... Biết đâu... Này, 
anh chàng, ta rất là quý hóa anh, anh đưa ta mở thư ra coi thử. 

OXOAN - Bẩm bà, quả thực, chúng tôi.... 

RÊGAN - Này, ta biết cô chủ anh không có yêu gì chồng chị ấy đâu, 
ta biết chắc thế. Lần trước sang đây, bà ta cứ đưa mắt liếc mãi 
chàng Eđmơn, rất là kỳ! Ngụ ý rất nhiều ý tứ! Anh là người 
tâm phúc của bà ta, ta biết. 

OXOAN - Dạ, tôi ấy ạ? 

RÊ GAN - Ta còn lạ gì! Anh là tâm phúc của bà ta, ta biết. Cho nên 
ta nói điều này để anh rõ. Chồng ta thì chết rồi. Eđmơn với ta 
từng giao ước với nhau đã nhiều rồi. Chàng về với ta thuận hơn 
là về với chủ ngươi. Nói thế ngươi đủ hiểu. Nếu ngươi gặp 
chàng, làm ơn đưa vật này cho chàng hộ ta. Rồi, khi về kể lại 
cho chủ ngươi biết chuyện này, thì vui lòng khuyên bà ấy nên 
suy nghĩ thế nào cho đúng. Thôi chào. À! Nếu tình cờ mà ngươi 
biết được tin tức lão mù phản nghịch kia, thì phúc phận giầu 
sang sẽ tha hồ về tay kẻ nào kết liễu cuộc đời của lão. 

OXOAN - Bẩm bà, tôi hết lòng mong gặp lão. Tôi sẽ xin tỏ lộ được 
ỉòng tôi tận tụy với vị chủ nhân nào. 

RÊ GAN - Được rồi, tạm biệt. 

Cả hai vào 


LỚP VI 

Cảnh đồng ruộng, gần Đuvơ 


Glôxtơ ra cùng với Eđga trong y phục nông dân 
GLÔXTƠ - Bao giờ thì ta lên đến đỉnh cồn? 

EĐGA - Ta đang trèo lên đây mà! vất vả quá, người không thấy sao? 



580 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


GLÔXTƠ - Sao cứ như đường phẳng ấy thôi. 

EĐGA - Đường dốc ghê lắm. Đó! Người nghe thấy tiếng sóng biển 
không? 

GLÔXTƠ - Không, thực mà! 

EĐGA - Ồ, thế thì giác quan của người khi kém mất rồi, do đôi mắt 
bị thương tổn. 

GLỒXTƠ - Có lẽ thế cũng nên! Ta thấy như giọng nói của anh khác 
hẳn đi: lời lẽ và câu chuyện anh có trang nhã hơn trước. 

EĐGA - Cụ lầm đấy! Ngoài bộ quần áo, tôi có gì là đổi khác đâu? 

GLÔXTƠ - Có, có. Anh nói dễ nghe hơn trước. 

EĐGA - Mời cụ bước nữa lên. Đến nơi rồi. Ay gượm đã! Nhìn xuống 
phía dưới khiếp quá, cứ hun hút, chóng cả mặt! Quạ lớn, quạ 
con bay dưới kia trông chỉ nhỏ như một con bọ hung. Lơ lửng 
dưới lưng chừng cồn, có người đang hái húng biển; nghề đâu mà 
dễ sợ! Cả người chỉ nhỏ bằng cái đầu anh ta. Bọn đánh cá đi 
trên bãi trông như những con chuột. Còn cái tầu lớn thả neo 
đậu ngoài xa thì chỉ bé bằng chiếc thuyền áp theo, thuyền áp 
theo chỉ bằng cái phao, mà phao thì bé quá không nhìn thấy. 
Sóng biển lao xao xô đập vào cơ man những hàng đá cuội dưới 
kia, nhưng tận trên này không nghe thấy tiếng. Tôi chịu không 
dám nhìn nữa, sợ rồi óc quay cuồng, mắt đổ đồng quang, đến 
lao đầu xuống vực mất. 

GLÔXTƠ - Cho tôi đứng ở chỗ anh. 

EĐGA - Xin đưa tay cho tôi. Chỗ người đang đứng đây chỉ một bước 
nữa là đến mỏm bờ vực. Cho tôi được cả bạc vàng trên trái đất 
này mà bảo tôi nhảy xuống tôi cũng xin chịu. 

GLÔXTƠ - Anh buông tay tôi ra. Đây, anh cầm lấy cái túi này nữa. 
Trong túi có một của báu, người nghèo giữ nó không phải thiệt 
đâu; thần linh phù hộ cho anh dùng của ấy mà ước gì được nấy. 
Thôi anh đi đi! Anh chào từ biệt ra đi, ta muốn nghe thấy tiếng 
anh đi khỏi. 

EĐGA - Vậy cháu xin từ biệt ngài. 

GLÔXTƠ - Cảm ơn anh lắm lắm! 

EĐGA {nói riêng ) - Trêu ghẹo nỗi tuyệt vọng của ông cụ thế này, 
chính là để chữa cho ông cụ khỏi đó. 



VUA LIA 


581 


GLÔXTƠ - Hỡi thiên công quyền cao phép cả! Ta xin từ bỏ thế gian 
này! Và dưới mắt chư ngài, ta bình thản rũ sạch cho ta sự 
thông khổ. Nếu sức ta mà chịu đựng được thêm, không oán 
không hờn thiên mệnh, thì ta cũng để cho ngọn đèn tội nợ này 
cháy mãi kỳ cho đến lúc cạn dầu. 

Nếu Eđga còn sống, thì ngửa xin trời đất phù hộ ơn lành cho 
con tôi. Bây giờ thì, vĩnh biệt. 

EĐGA - Cháu đi rồi đây! Chào cụ. (gIôxíơ nhảy, và ngã soài^)(Nói 
riềng) Nhưng biết đâu đấy, huyễn tưởng lại không cướp đi được 
mạng sống con người khi chính con người sẵn sàng không thiết 
sông nữa (1) . Ông cụ mà yên trí là đến được chỗ ông rắp tâm 
đến, thì không khéo bây giờ hết còn nghĩ ngợi được gì. Sống 
hay chết đây? (Vơỉ Glôxtơ) - Này, ông kia, ông bạn! Có nghe 
thấy gọi không? Ông! Không khéo chết thật mất rồi! À không, 
ông cụ tỉnh dậy. Ngài có sao không, ngài ơi! 

GLÔXTƠ - Đi di! Để mặc cho ta chết. 

EĐGA - Ngã từ trên cao hàng bao nhiêu sải xuống họa chăng có là 
sợi tơ trời, là chiếc lông hồng, là gió thinh không, mới không 
tan xác ra như quả trứng! Vậy mà ông vẫn thở, người ông chắc 
nịch, không chảy máu, nói năng được, nguyên vẹn như thường. 
Cứ gọi mười cột buồm cho nối đuôi nhau cũng không tới được 
mỏm cao ông rơi từ trên đó xuống. Ổng mà sống được thực là 
phép lạ. Nói nữa đi nào! 

GLÔXTƠ - Nhưng thực ta có rơi từ cao xuống hay không? 

EĐGA - Từ cái đỉnh cồn đá phấn cao khủng khiếp ấy xuông lại 
còn! Ông nhìn lên thử coi! Chim sơn ca mà bay cao như thế 
thì có hót cũng không trông không nghe rõ đâu. Ông cứ nhìn 
lên thì thấy. 

GLÔXTƠ - Khốn khổ! Ta có còn mắt đâu! Thế ra, cái khổ tìm đến cái 
chết để dứt nợ đời cũng không được nữa sao? Cũng không còn 
được nữa sao chút yên ủi lấy cái chết để trêu tức kẻ hung đồ và 
làm cụt hứng ác tâm của nó? 


(1> Câu này nguyên văn cũng khó giải. Mấy bản dịch tiếng Pháp đều khác xa nhau. 
"Tôi không hiểu sao họ lại có ý muôn làm thiệt thòi cho sinh thứ, trong khi chính 
đời sống tự hủy diệt mình". Bản (Duval), "Tôi không biết do ý nghĩ kỳ khôi nào, 
mà thiên hạ lại tự lấy trộm đi mất kho tàng đời sông của mình, trong khi chính 
đời sống ấy cứ luôn luôn đưa nó tới sự chết" (B, Guibillon). 



582 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


EĐGA - Ông đưa tay tôi đỡ ông dậy nào! Thế trong mình ông thấy 
thế nào? Hai chân có thấy khỏe không? Ông có đứng vững 
được không? 

GLÔXTƠ - Ôi! Vững quá, vững quá lắm. 

EĐGA - Chuyện hết sức lạ kỳ! Cái kẻ từ biệt ông lúc ở trên đỉnh cao 
ấy mà, nó là giông gì vậy? 

GLÔXTƠ - Một người khốn khổ ăn xin. 

EĐGA - Dưới này nhìn lên, tôi tưởng mắt hắn là hai mặt trăng tròn, 
có đến nghìn lỗ mũi, cặp sừng vồng cánh cung lại uốn éo như 
mặt bể cuộn sóng. Chắc là một thứ sơn thần. Vậy là, bô" già ơi! 
Bố cứ tin rằng bố đã được các vị thần minh giữ gìn sinh mệnh 
đó. Họ chả vẫn ưa làm cho trần gian khiếp phục vì những 
chuyện phi thường mà! 

GLÔXTƠ - Giờ thì ta nhớ ra rồi. Từ nay ta sẽ chịu nổi sự thương đau, 
kỳ cho đến khi chính nó phải kêu lên: "Thôi đủ rồi, đủ rồi!" là 
ta chết. Cái người mà anh nói, tôi vẫn cứ tưởng là người trần! Y 
thường nhắc đi nhắc lại "thằng quỷ, con ma". Chính y đưa tôi 
lên đỉnh cao ấy đấy. 

EĐGA - Ông nghĩ ngợi lắm mà làm gì! Gắng kiên tâm nhé. Có ai đi 
tới kìa. 

Lia ra, đeo quấn rất ngộ nghĩnh 
những hoa cỏ đồng nội 

Người trí khôn bình thường không ai lại đi trang sức lạ 
lùng thế. 

LIA - Không, họ không thể bắt tội mình vì đã đúc ra tiền: mình là 
vua cơ mà! 

EĐGA - Ôi cảnh tượng đau lòng. 

LIA - Về mặt đó thì thiên nhiên vượt trên nghệ thuật. Phí khoản 
đầu quân cấp cho nhà ngươi đây. Gã kia giương cung y như 
thằng bù nhìn dọa quạ! Bắn một phát tên xem sao. Trông kìa, 
kìa, con chuột! Khoan! Khoan! Mẩu bánh sữa nướng kia được 
việc chán. Bao tay của ta đấy, ta muôn thử sức với khổng lồ. 
Truyền đem họa kích đến. A! Bay giỏi lắm, chim ơi! Bắn trúng 
hồng tâm, trúng hồng tâm! Hù ù ù!... Nói khẩu lệnh đã! 

EĐGA - Marjoram hiền hậu. 

LIA - Cho qua. 



VUA LỈA 


583 


GLÔXTƠ - Tiếng nói này ta nghe quen lắm. 

LIA - A! Gônơrin, ...với chòm râu bạc! Chúng nựng ta như con chó 
nhỏ, chúng bảo râu ta đã bạc trước khi có râu đen! Ta nói gì 
chúng cũng thưa: "dạ phải, dạ không". Dạ phải, dạ không! 
Chẳng có tử tế chút nào đâu! Đến lúc mưa làm ướt sũng người 
ta, gió rít làm cho răng ta va cầm cập, sấm sét không thèm im 
tiếng theo lệnh của ta... lúc ấy ta mới biết chúng, ta mới thấu 
gan ruột chúng! Không, chúng chả phải là người nói đúng lời 
đâu! Chúng bảo ta quyền phép vạn năng: láo toét hết. Ta có 
chông được cơn sốt rét đâu nào! 

GLÔXTƠ - Ta nhận được giọng nói này rồi: đức vua đây, có phải chăng? 

LIA - Phải, vua, từ gót lên đầu! Đó! Ta trừng mắt lên nhìn là kẻ 
thần dân run sợ. Trẫm tha chết cho kẻ kia! Y mắc tội gì? 
Ngoại tình ư? Cho ngươi được sông. Ngoại tình mà khép tội 
chết thì nghĩa lý gì? Không! Cái chim sâu còn bay đi tìm thú 
và cái ruồi vàng còn nhỏ vẫn giao hoan trước mặt quả nhân! 
Cho cẩu hợp được thả cương phóng túng. Vì thằng con hoang 
của Glôxtơ còn tốt bụng vđi cha nó hơn bọn con gái ta được 
thai dựng nơi chăn gối chính quy! Ngoại tình đi; dâm dật nữa, 
tha hồ, bởi ta đang cần lính. Kìa kìa trông, cô nương cả thẹn 
kia kìa! Nhìn mặt cứ tưởng đâu như chỗ ấy của cặp đùi là 
băng tuyết lắm. Nàng nhíu đôi mày đức hạnh! Ai động đến 
câu vui thú là nàng nguẩy đầu đi! Vậy mà, con rái cá, hay con 
ngựa đẫy diều về cái khoản dâm bôn, thì, đố có hăng bằng họ. 
Từ thắt lưng trở xuống, họ là con tinh ngựa cái, mặc dù từ đó 
trở lên họ là người. Tiên thánh chỉ ở phần trên thôi, dưới thì 
quỷ ám. Địa ngục ở đó, hắc ám ỏ đó, vực sâu diêm lửa đó, 
bỏng buốt đó, sục sôi đó, rũa mòn đó! Khiếp, khiếp, khiếp! 
Lợm nôn, lợm nôn! Bán cho ta một lạng xạ hương, hỡi anh 
hàng thuốc, để sức cho thơm trí tưởng tượng của ta, mau! Tiền 
đây cầm lấy! 

GLÔXTƠ - Ôi! Xin cho tôi được hôn bàn tay này. 

LIA - Để cho ta chùi tay đi hẵng: mùi chết vẫn còn. 

GLÔXTƠ - Ôi! Kỳ công tạo hóa gặp lúc điêu tàn. Cả thế gian này rồi 
sẽ đến tiêu vong hư ảo hết! Người có nhận ra tôi chăng? 

LIA - Ta mang máng nhớ cặp mắt nhà ngươi. Sao nhìn ta ngươi lại 
liếc ngang như thế? Không, hỡi thần Cupidon bưng mắt, tha hồ 



584 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cho ngươi nài nỉ, ta chẳng yêu nữa đâu. Này đọc thử tờ thách 
đấu của ta này, chú ý lối văn trong đó. 

GLÔXTƠ - Mỗi chữ có là một vừng thái dương tôi cũng không sao 
nhìn thấy được. 

EĐGA {nói riêng ) - Giá nghe kể lại, thì chẳng đời nào mình chịu tin, 
vậy mà sự thể hiển nhiên kia! Khiến cho lòng ta tan vỡ! 

LIA - Đọc xem! 

GLỔXTƠ - ủa, đọc bằng lỗ mắt sao? 

LIA - 0! Hô! Ngươi cũng đến thế rồi ư? Không có mắt trong đầu và 
cạn tiền trong túi? Bệnh mắt của ngươi cũng nặng như túi rỗng 
của ngươi nhẹ tênh? Tuy vậy ngươi vẫn thấy được sự đời biến 
diễn chứ? 

GLÔXTƠ - Thấy được bằng xúc cảm mà thôi. 

LIA - Thế nào? Ngươi điên hay sao? Người ta vẫn có thể thấy được 
việc đời mà không cần mắt! Hãy thấy bằng tai. Nhìn cái lão 
quan tòa kia, hắn đang hạch tên kẻ cắp đáng thương kia kìa! 
Này, ghé tai cho ta bảo thầm một câu, thử đánh tráo xem, và 
"úm ba la!" ai quan tòa ai kẻ cắp? Ngươi đã thấy chó ấp đuổi 
cắn ăn mày bao giờ chưa? 

GLÔXTƠ - Thưa đã. 

LIA - Thấy chưa: thằng người chạy trốn con chó! Hình ảnh uy quyền 
là thế đó: thiên hạ vâng phép cho bởi vì chó được trao quyền 
hành, rõ chưa? - Thằng chó gác cổng kia, vứt cái roi xuống! Cớ 
sao mi quất ả giang hồ này? Hãy quất ngay vào chính lưng mi 
ấy! Chính mi cũng đang thèm rỏ rãi, muôn cùng làm với ả cái 
việc mà mi mượn cớ đánh đòn người ta! - Thằng bợm bịp cho 
vay lại treo cổ đứa đi lừa! Áo rách mướp thì lộ hết từng tí xấu 
xa, áo mớ bảy mớ ba thì che được ráo! Có giáp vàng bao che tội 
lỗi thì gươm công lý đâm đến gẫy, người cũng chẳng sao; chỉ có 
mảnh áo manh che thì một cọng tăm của giống tí hon nó đâm 
cũng thủng. Không có ai phạm tội hết, tha bổng hết, ta bảo 
thật ngươi thế đấy, vì ta đây có quyền làm câm họng kẻ buộc 
tội người ta. Ngươi sắm lấy mục kỉnh mà đeo, và bắt chước một 
tên chính khách gian hùng, làm như nhìn thấy những điều nó 
không trông thấy. - Bây giờ thì, giờ thì, kéo rút dôi ủng ra cho 
ta. Kéo mạnh lên, mạnh nữa! Thế. 

EĐGA - Ôi! Tỉnh táo lẫn hôn mê! Khôn ngoan trong điên dại. 



VUA LIA 


585 


LIA - Nếu ngươi muốn thương cho sô" phận của ta thì hãy mượn lấy 
đôi mắt ta mà khóc. Ta quen ngươi lắm. Tên ngươi là Glôxtơ. 
Hãy kiên nhẫn nghe! Bọn ta khóc lóc mà xuống thế gian này. 
Ngươi cũng biết đấy, mới hít hơi thở đầu tiên, ta đã oe oe lên, 
gào, khóc rồi! Để ta giảng cho ngươi một bài thánh kinh. 
Nghe nhá! 

GLÔXTƠ - Ôi! Ngày khốn khổ! 

LIA - Khi ta sinh ra đời, ta khóc vì nỗi phải bước vào cái sân khấu 
mênh mông của những kẻ điên rồ! Câu mào đầu hay đấy chứ! 
Đóng móng cho cả đàn ngựa bằng dạ cho êm, hẳn là một mẹo 
khá tế nhị. Ta muốn thử cái mẹo này và khi đuổi kịp mấy đứa 
con rể nọ, ta hô xung phong: giết, giết, giết! 

Một gia tướng và một số gia nhân ra 

NGƯỜI GIA TƯỚNG - Đây rồi! Giữ chặt lấy người! Bẩm tướng công, 
lệnh nữ rất hiếu thảo của người... 

LIA - Tả hữu đâu cả rồi? Kìa, ta thành tù binh sao? Ta chẳng qua 
cũng chỉ là một thằng điên và một thứ đồ chơi trong tay Vận 
mệnh! Hãy đối xử với ta cho tốt: ta sẽ nộp nhiều tiền chuộc 
mạng. Gọi cho ta một thầy thuốc giải pháp. Óc ta bị thương. 

GIA TƯỚNG - Người muốn gì sẽ có nấy. 

LIA - Không ai tiếp cứu? Ta trơ một mình sao? Thế thì con người 
cũng dễ hóa thành "lệ nhân", để lấy đôi mắt làm thùng tưới 
hoa viên hay tưới đường ngày thu cho đỡ bụi. 

GIA TƯỚNG - Dạ, thưa tướng công.... 

LIA - Ta sẽ chết dũng cảm như một chàng trai bảnh bao ngày cưới 
vợ. Nghĩa là ta muốn rất vui tính chứ sao? Nào, nào, ta là vua 
đây, các thày ơi, các thày có biết không? 

GIA TƯỚNG - Người là đấng chí tôn, chúng tôi xin tuân mệnh. 

LIA - Vậy là cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng nhỉ? ừ, muốn bắt thì 
đuổi mà bắt, nào, nào, nào, nào! 

Lia vùng chạy, bọn gia nhân đuổi theo 

GIA TƯỚNG - Cảnh tượng này đối với kẻ khốn khổ nhất cũng đã đáng 
thương, huống nữa đối với một ông vua: thực não nề hết nói. Ôi, 
Lia! Người còn một cô con gái biết ra tay chuộc lại những tai 
ương nghìn kiếp mà hai đứa lớn đã chuốc cho loài người. 

EĐGA - Kính chào ngài. 



586 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


GIA TƯỚNG - Chào. Anh muôn hỏi gì? 

EĐGA - Ngài CÓ được tin gì về một cuộc giao tranh sắp tới, không ngài? 

GIA TƯỚNG - Tin rất đúng và cũng rất thường. Ai có tai đều nghe 
thấy cả. 

EĐGA - Nhưng, ngài làm ơn bảo giúp, đối phương còn bao xa? 

GIA TƯỚNG - Gần lắm. Đang tiến gấp. Chừng tiếng nữa, đại binh sẽ 
tới đây. 

EĐGA - Cảm ơn ngài, tôi xin hỏi có thế. 

GIA TƯỚNG - Tuy hoàng hậu đóng lại đây vì lý do đặc biệt, nhưng 
quân đội ngài đã tiến trước rồi. 

EĐGA - Xin đa tạ ngài. 

Gia tướng vào 

GLÔXTƠ - Hỡi thiên địa từ bi! Tôi sống chết xin do số mệnh định 
đoạt ở các ngài. Nhưng xin ngăn cấm tà thần cám dỗ tôi tìm 
cái chết trước khi đến số. 

EĐGA - Cầu thế mới phải đấy, bố ơi! 

GLÔXTƠ - Nhưng còn ngài, ngài là ai vậy? 

EĐGA - Một con người tội nghiệp nhất đời, dày dạn vì số kiếp trớ 
trêu, thân đã chịu lắm điều xót đau nên lỗng sẵn đầy cảm 
thương kẻ khác. Xin người đưa tay đây, tôi sẽ dẫn đường vào 
một nơi trú ẩn. 

GLÔXTƠ - Cảm ơn hết lòng, cầu trời đoái tưởng và ban phúc rộng 
rãi cho anh. 

Oxoan ra 

OXOAN - Đầu kia, giải lớn đã treo rồi! May khéo là may! Cái thủ 
cấp mất con ngươi kia là cái bậc đầu tiên để cho ta bước lên 
phú quý. Thằng già phản nghịch! Khấn trời mau lên, gươm kết 
liễu đời mi đã tuốt. 

GLÔXTƠ - Xin ngài làm ơn xuống tay cho vững. 

Eđga sấn vào giữa che cho Glôxtơ 

OXOAN - Đồ thôn phu ngỗ ngược, mi cả gan bênh một tên phản bội 
đang bị truy tầm sao? Cút ngay, kẻo lại vạ lây với nó. Buông 
tay nó ra. 

EĐGA {giả giọng thôn dân) - Chỉ có thế thì đây chả buông rồi! 



VUA LIA 


587 


OXOAN - ĐỒ ngu! Không buông thì mi phải chết. 

EĐGA - Này, ngài, đường của ngài, ngài bước! Để mặc bà con chúng 
tôi. Hống hách mà có làm hại được thằng này, thì đây đã ngỏm 
từ sớm. Này, đừng có đến gần ông già đây! Xéo ngay đi, hiểu 
không? Hay lại để đây phải thử xem cái sọ của ngài với cái gậy 
tầy này, thứ nào rắn hơn! Đây nói thẳng cho mà biết! 

OXOAN - Đồ hôi thối, lui đi! 

EĐGA - Đây sẽ ghè cho ngài gẫy hết răng! Lại đây! Gươm đây cũng 
cóc sợ. (Hai bên xô xát, Eđga phang cho Oxoan một gậy, ngã) 

OXOAN - Thằng khốn mạt! Mi giết chết ta rồi! cầm lấy cái túi của 
ta dây, đồ ăn mày: nếu mi muốn khá giả, hãy chôn cất ta tử tế 
và lục trong người ta lấy bức thư trao cho ngài Eđmơn, bá tước 
Glôxtơ. Cứ phía quân Anh quốc mà tìm ngài. Oi ta chết sớm 
quá. (Y tắt hơi) 

EĐGA - Ta không lạ ngữ mày: một hạng khuyển mã thờ cô chủ đốn 
dời, hầu đến mức kỳ cùng của lòng dâm dật. 

GLÔXTƠ - Thế nào? Nó chết rồi à? 

EĐGA - Bô" già ngồi xuôrig dây, nghỉ đi một lát đã. Lục túi nó xem 
nào. Bức thư nó nói có ích cho ta cũng nên. Nó chết rồi. Chỉ 
tiếc một điều là do tay mình giết. 

Xem nào. Dấu xi niêm phong ơi, mình xin lỗi nhế, cả phép 
lịch sự nữa, xin đừng trách nhau, cần moi ra bí mật của kẻ 
thù, đến tim chúng nó ta cũng phanh, thì mở thư của chúng 
cũng không can phạm lắm. (Đọc) - "Chàng ơi hãy nhớ lời thề 
thốt giữa đôi ta. Không thiếu gì cơ hội cho chàng thủ tiêu y. 
Chàng mà quả quyết, khắc tìm ra lúc và nơi thuận tiện để ra 
tay . Nếu y toàn vẹn mà khải hoàn thì thôi, thế là hết. Thiếp 
đành phải chịu là tội nhân trong tay y, mà giường y nằm là nơi 
tù hãm thân này. Xin chàng giải cứu cho thiếp thoát khỏi sự 
ôm ấp kinh tởm kia, và để tạ công lao chàng, xin đợi rước 
chàng vào địa vị của y. Tiện thiếp - mong chóng được xưng là 
ái thể - là Gônơrin của chàng, bái bút”. 

Ôi! Hiểm hóc thay bụng dạ đàn bà! Mưu tính giết chồng đây! 
Lại chọn ông em của ta vào chân thay thế. 

Nào, vùi mi xuống cát thôi, hỡi thằng khôn tay sai của hai 
đứa giết người dâm loạn. Khi nào cần ta sẽ đưa bức thư ô nhục 



588 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


này ra trình cho ngài công tước rõ là chúng muốn hại ngài. Ta 
mà báo được việc mi chết và công cán mi làm cho ngài hay, là 
điều phúc cho ngài đó. 

Lôi cái xác vào 

GLỒXTƠ - Nhà vua thì hóa điên, mà sao trí mọn của ta lại cứ trơ trơ 
như vậy? Trí ta không suy suyển, vẫn nhận ra từng ly từng tý 
nỗi thương đau vô hạn của ta. 

Ta cũng hóa điên đi có hơn không? Tâm tư ta sẽ cách tuyệt 
được với phiền muộn, và nỗi thống khổ sẽ nhờ được tâm thần 
hoảng loạn mà không còn cảm thấy là đau thương. 

EĐGA (trở lại) - Đưa tay đây, ông! Con nghe như tiếng trông trận từ 
xa. Đi thôi cha già. Con sẽ gửi cha già cho một người bạn. 

Cùng vào 


LỚP VII 

Trong một doanh trướng của quân Pháp 


Corđêlia, Kent, người y sĩ và một tùy tướng ra 

CORĐÊLIA - Ôi, Kent, biết đến bao giờ ta mới đáp đền cho xiết lồng 
tận tình trung nghĩa của tướng công? Cả đời ta thực còn quá 
ngắn, và tài lực ta có thấm vào đâu. 

KENT - Thưa Lệnh bà, người ban cho một lờị cảm kích là đủ cho 
thần được mong thưởng quá nhiều rồi. Thần cứ sự thực nguyên 
vẹn mà tâu bày, không dám thêm bớt. 

CORĐÊLIA - Tướng công nên lấy y phục khác mà thay, bộ áo này bắt 
nhớ mãi những tháng ngày gian khổ quá; nên bỏ nó đi thôi, 
tướng công. 

KENT - Xin Lệnh bà cứ rộng phép cho thần như thế. Giờ mà lộ mặt 
ngay e trở ngại cho kế hoạch thần đang tiến hành. Cúi xin 
Lệnh bà cũng đừng nhận ra thần vội, đợi khi nào thần xét là 
thuận tiện sẽ hay. 



VUA LIA 


589 


CORĐÊLIA - Vậy xin tùy ý hiền khanh. ( Với người y sĩ) - Đức vua 
thế nào? 

Y SĨ - Tâu Lệnh bà, người đang ngủ. 

CORĐÊLIA - Hỡi trời đất từ bi, hàn gắn lại vết thương tổn khá sâu 
của tính tình người bị đến điều dằn vặt. Hãy điều hòa lại 
những cung bậc quá so le ở cảm xúc của một người cha đã vì các 
con mà hóa thành thơ dại. 

Y SĨ - Tâu Lệnh bà, người có ưng chúng tôi đánh thức vua dậy 

không? Chúa thượng nghỉ cũng đã lâu. 

CORĐÊLIA - Thầy thấy như thế nào là hay xin cứ làm, tùy quyền 
thầy đó. Đã mặc áo cho người chưa? 

TÙY TƯỚNG - Bẩm đã, người ngủ say chúng tôi dã thay được quần áo 
mới cho người, mà người không biết. 

Y SĨ - Chúng tôi đánh thức người thì xin Lệnh bà cứ đợi sẵn một 

bên. Chắc chắn là người sẽ dịu tính lại rồi. 

CORĐẼLIA - Được. 

Y Sĩ - Xin người đứng gần lại. Âm nhạc, mạnh nữa lên. 

CORĐÊLIA - Cha ơi, cha! - Hỡi thiên thần cứu bệnh hãy đặt trên 
miệng ta phương thần dược, để cho môi này hôn lên thoa dịu 
được những đau thương ác hại do hai chị ta đã làm khổ vua cha. 

KENT - Đáng kính yêu thay nàng công chúa hiếu thảo! 

CORĐÊLIA - Ví bằng vua cha chẳng đẻ ra hai người ấy nữa, mái tóc 
bạc này cũng đáng để cho họ phải xót thương. 

Nét mặt yêu kính như kia đâu phải để dãi dầu dưới mưa gió 
hung tàn? Để dầy dạn trong chớp xé, sét gào của một trời 
cuồng loạn? Để đầy ra đêm tối, chơ vơ thất thểu, bại binh lạc 
lõng trong phong phanh giáp trụ tả tơi này? 

Dù là con chó của kẻ thù đã cắn ta mà gặp đêm ác như kia, 
cũng được vào nhà ta sưởi ấm! 

Vậy mà cha tôi cam chui rúc cùng bầy lợn ổ, ngủ trên rơm 
nát như phường khốn mạt không chốn dung thân. 

Thương thay! Thương thay! 

Phúc lạ làm sao mà sự sống của cha với lý trí của cha không 
bị tiêu ma cùng một trật. 

Kìa, người đã tỉnh dậy. Hãy hỏi chuyện người đi. 



590 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Y SĨ - Xin Lệnh bà hãy hỏi chuyện người; như thế tốt hơn. 

CORĐÊLIA - Thánh thượng thấy trong mình ra sao? Chúa công có 
mạnh khỏe không? 

LIA - Các người lôi ta từ dưới mồ lên, như thế độc ác biết bao. Ngươi 
thì linh hồn đã siêu thoát, còn ta, ta bị trói vào guồng lửa, nước 
mắt ta bỏng như nước chì đun. 

CORĐÊLIA - Chúa thượng có nhận ra con không? 

LIA - Ngươi là một vong hồn, ta biết, ngươi chết từ bao giờ? 

CORĐÊLIA - vẫn thế, người vẫn còn hôn mê. 

Y SĨ - Người vừa mới tỉnh dậy thôi; xin để người yên một lát. 

LIA - Ta đã ở đâu? Ta đang ở đâu? Trời sáng đẹp làm sao? Ta bị hắt 
hủi quá đỗi, quá chừng! Thực vậy, ta mà thấy ai bị thế này, ta 
xót thương đến chết mất! Ta không còn biết nói sao nữa. Xem 
nào. Đâm kim này ta thấy được đau mà! Làm sao biết rõ tình 
thế của ta được nhỉ? 

CORĐÊLIA - Ôi! Xin người hãy nhìn lại con, xin người đưa tay 
ban phước lành cho con. Đừng, chúa thượng ơi, xin đừng quỳ 
như thế! 

LIA - Ta xin nàng đừng có giễu ta. Ta là một lão già hủ bại, tám 
mươi tuổi đầu có thừa rồi đó, không thêm bớt một giờ nào đâu. 
Và nói thực tình, ta e cũng không còn được minh mẫn nữa. 
Hình như ta cũng có biết nàng và biết cả người này; vậy mà, ta 
vẫn còn ngờ vực vì ta chẳng rõ đây là chôn nào và cố sức nghĩ 
cũng không ra, quần áo này là quần áo nào. Ta cũng không biết 
đêm qua ở đâu nữa. Đừng cười ta nhé, vì, cũng đúng như ta là 
một con người, ta cho rằng bà là con gái Corđêlia của ta. 

CORĐÊLIA - Vâng, đúng rồi, chính con đấy, chính con đấy. 

LIA - Nước mắt của cô có ướt không? Có đây mà. Ta van cô, đừng 
khóc! Nếu cô dành sẵn thuốc độc cho ta thì ta xin uống ngay. 
Ta biết cô chẳng yêu gì ta đâu, vì các chị cô - điều này thì ta 
nhớ rõ ràng - đã quá tệ dối với ta. Cô còn có lý do để ghét ta, 
chứ mấy đứa kia thì không có. 

CORĐÊLIA - Không, không! Con không có một lý do nào hết. 

LIA - Ta đang ở nước Pháp phải không? 

CORĐẺLIA - Không, ở ngay nước của người, thưa chúa thượng. 



VUA LIA 


591 


LIA - Đừng đánh lừa ta! 

Y Sĩ - Xin nói để Lệnh bà mừng lòng: Cơn hoảng loạn ở nơi nhà vua 
dã dẹp đi rồi, người thấy đó. Nhưng điều tối kỵ là không được 
nhắc người nhớ lại quãng đường người đã trải qua. Xin Lệnh bà 
khuyên người vào nghỉ, đừng ai làm bận người thêm nữa cho 
đến lúc người ổn định hẳn tâm thần. 

CORĐÊLIA - Chúa công đi tản bộ một chút được chăng? 

LIA - Chịu khó với ta, nghe. Xin các người quên đi cho, xin tha thứ 
cho lão. Lão già cả, lão lẫn cẫn! 

Lia, Corđêlia, người y sĩ và bọn tùy tùng vào 

TÙY TƯỚNG - Thưa ngài, có đúng là công tước Cornơuôn đã bị giết 
như tin đồn chăng? 

KENT - Rất đúng. 

TÙY TƯỚNG - Ai cầm quân bên họ? 

KENT - Nghe đâu là thằng con ngoại tình của Glôxtơ. 

TÙY TƯỚNG - Người ta đồn rằng Eđga, người con bị đuổi đang ở 
nước Đức với bá tước Kent. 

KENT - Tin đồn mỗi khi một khác. Lúc này cần phải coi chừng: 
quân nước Anh đang tiến mau. 

TÙY TƯỚNG - Cuộc xô xát này hẳn sẽ lưu huyết nhiều. Kính chào ngài. 

Y vào 

KENT - Mưu cơ và nỗ lực của ta kết quả thành hay bại là nơi ở cuộc 
giao tranh này. 


Kent vào 



HỔI NÃM 


LỚP I 

Doanh trại quân Anh gần Đuvơ 

Trống dong, cờ mở: Eđmơn, Rêgan, 
bọn tướng sĩ và quân lính ra 

EĐMƠN ( với một sĩ quan) - Đi hỏi công tước xem kế hoạch cuối cùng 
có giữ nguyên không, hay lại có chuyện gì thay đổi ý kiến. Ông 
ấy là cứ luôn luôn xoay chuyển, tự mâu thuẫn lại mình, về ngay 
cho biết quyết định dứt khoát của ông ấy. 

Người sĩ quan vào 

RÊ GAN - Sai nhân của chị ta không khéo gặp rủi ro cũng nên? 

EĐMƠN - Vâng, thưa phu nhân, cũng ngại thật. 

RÊGAN - Nhưng có khi nào chàng có ý định bước trên lối của ông 
anh rể em, đi vào tận nơi vườn cấm? 

EĐMƠN - Phu nhân lầm tưởng xa quá mất rồi. 

RÊGAN - Em ngờ là chàng lại không tâm đầu ý hợp với người ta đến 
cái mức già nhân ngãi non vợ chồng rồi ấy chứ! 

EĐMƠN - Không khi nào, xin thề với phu nhân thế. 

RÊ GAN - Em là không có chịu thế đâu đấy. Chàng đừng có bao giờ 
thân cận với bà ta quá nhé, tướng công của em. 

EĐMƠN - Nàng không ngại. Kìa bà ấy với cả ông công tước, chồng 
bà ấy, đến kia kìa! 

Anbani, Gônơrin và quân sĩ ra 

GÔNƠRIN ( nói riêng) - Thà ta chịu thua trận còn hơn để con em ta 
nó chia rẽ ta với chàng. 



VUA LIA 


593 


ANBANI - Cô em thân yêu, ta rất vui lòng hội kiến cùng nàng ở đây. 
(Vói Eđmơrì) - Thưa ngài, ta có nghe: đức vua đào nạn đi tìm con 
gái người cùng với một số quần thần buộc lòng phải phản lại ta do 
chính quyền ta hà khắc. Chiến đấu mà không có chính danh thì 
ta không sao trung dũng được. Riêng trong việc này, điều ta quản 
ngại không phải ở chỗ quân Pháp ủng hộ nhà vua mà ở chỗ quân 
Pháp xâm nhập nước ta cùng với biết bao người khác, họ chống ta 
với những lý do không phải là không quang minh chính đại. 

EĐMƠN - Nói như ngài là cao kiến đó. 

RÊ GAN - Bàn chuyện ấy làm gì? 

GÔNƠRIN - Ta hãy hợp lực chống quân thù đã; những chuyện xích 
mích riêng tây trong nhà, khoan bàn ở đây. 

ANBANI - Thế thì ta phải đi bàn cách tiến binh cùng với các nhà 
kiện tướng. 

EĐMƠN - Tôi xin tức khắc đến họp dưới trướng của ngài. 

RÊGAN - Chị có đi với chúng tôi không nào? 

GÔNƠRIN - Không. 

RÊGAN - Nên đi thì hơn chị ạ. Nào, mời chị cùng đi. 

GÔNƠRIN (nói riêng) - Hừ hừ! Ý tứ gớm chưa, tưởng đây không biết 
hẳn? (Nói to) - ừ, thì đi! 

Lúc mọi người đang vào, Eđga ra, giả trang 

EĐGA - Bẩm đức ông, nếu ngài đoái nghe chuyện một kẻ hạ tiện thì 
chúng tôi xin thưa với ngài một vài lời. 

ANBANI (với Eđmơn và hai người đàn bà) - Các người cứ đi trước, ta 
sẽ ra ngay. (Với Eđga) “Nói đi. 

Eđmơn, Gônơrin, Rêgan, tướng sĩ và quân lính vào 

EĐGA - Trước khi xuất trận, xin ngài hãy đọc bức thư này. Nếu ngài 
toàn thắng, xin cho thổi kèn hiệu để gọi kẻ trao thư. Tuy trông 
khôn khổ bề ngoài, chúng tôi cũng tiến dẫn lên ngài một đấu sĩ 
chứng minh được điều trong khi đã nói. Nếu ngài bại trận thì 
mọi việc trần gian của ngài cũng chấm dứt và bao nhiêu mưu 
toan tự nó cũng không còn. Chúc ngài vạn phúc. 

ANBANI - Khoan, chờ ta đọc xong thư đã. 

EĐGA - Chúng tôi không được phép chờ. Nhưng đến lúc cần, xin cho 
sứ giả thông báo hiệu kèn, chúng tôi sẽ trở lại. 


38 - SECHXPIA 



594 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ANBANI - Vậy, chào. Ta sẽ coi kỹ bức thư. 

Eđga vào 

Eđmơn ra 

EĐMƠN - Đã thấy bóng địch xuất hiện. Xin ngài chỉnh bị đội ngũ 
tiến quân. Đây là bản ước lượng thực lực quân thù căn cứ theo 
điều tra kỹ lưỡng của thám tử. Giờ, cấp bách lắm rồi. 

ANBANI - Ta sẽ đón thời cơ. 

Anbani vào 

EĐMƠN - Với cả hai chị em nhà này, ta đã nặng tình thề thốt. 
Họ thù ghét nhau như người nhìn con rắn nó cắn mình. Ta 
chọn ai đây? Cả đôi? Hay chỉ một. Hay là chẳng một ai? Ta 
chẳng thể hưởng được một ai nếu cả đôi đều sông cả. Ta lấy 
nàng sương phụ tất sẽ khiến Gônơrin, chị nàng, hóa điên rồ. 
Mà ta cũng chẳng làm nổi cơ đồ gì, nếu thằng chồng nàng 
còn sông. Hiện giờ, ta hãy cứ sử dụng bàn tay nó trong cuộc 
chiến tranh này; xong xuôi rồi, cái kẻ muôn gạt bỏ anh 
chàng sẽ tìm được cách giải quyết nhanh. Nó muốn khoan 
dung cho vua Lia và con Corđêlia, con gái lão ư? Được, chiến 
tranh kết thííc rồi, ở trong tay ta thì đừng hòng được thấy 
cái khoan hồng đó! Thế của ta bắt ta phải phòng thân chứ 
không được đo đắn. 

Eđmơĩỉ vào 


LỚP II 

Cảnh đồng ruộng khoảng giữa hai quân 


Trống cờ. Lia, Corđêlia và quân bên họ ra 
Rồi vào 

Tiếp đó, Eđga và Glôxtơ ra 

EĐGA - Đây, bố ơi, ngồi dướng bóng cây này mà tạm nghỉ. Xin 
nguyện cầu cho chính nghĩa được thành công. Nếu chuyên này 
con lại trở về đây, con sẽ đem về cho ông tin phấn khởi. 



VUA LIA 


595 


GLÔXTƠ - Chúc cho người cùng ơn phước lên đường. 

Eđga vào 
Kèn báo biến 
Bại binh rút lui 
Eđga lại ra 

EĐGA - Ông già ơi, chạy đi! Đưa tay tôi dắt: ta phải chạy đi thôi! Vua 
Lia bại trận! Người và con gái bị bắt rồi. Đưa tay con dắt nào! 

GLÔXTƠ - Ta không đi đâu nữa. ở đây cũng cứ chết được kia mà! 

EĐGA - Sao? Lại nghĩ những điều u ám rồi! Con người ta từ giã cõi 
đời này cũng như bước vào trong đó, sao cho phải phép: đằng 
nào cũng phải đầy đủ sẵn sàng. 

GLÔXTƠ - ừ, cũng phải. 

Cả hai vào 


LỚP III 

Doanh trại quân Anh ở gần Đuvơ 


Trong trống giong cờ mở, Eđmơn, tướng thắng trận, 

Lia và Corđêlia trong bại quân bị cầm tù, 
ra cùng với tướng sĩ và quân lính phía quân Anh 

EĐMƠN - Cho một số sĩ quan áp giải họ, canh giữ nghiêm ngặt, đợi 
lệnh xét xử của quan tòa. 

CORĐÊLIA - Không phải ta mới là những kẻ đầu tiên làm điều hay 
mà mang họa lớn. Hỡi nhà vua tội nghiệp, chỉ vì thương cho 
cha mà con sa nước mắt, riêng mình con thì con khinh thường 
số hệ cơ cầu. Nhưng liệu rồi ta có còn gặp được chăng những 
con người ấy: con gái của cha và chị gái của con? 

LIA - Không, không, không, không! Nào đi thôi, hai cha con ta cùng 
đi vào ngục, rồi cả hai cha con ta cùng hát như đôi chim trong 
lồng. Khỉ con xin cha ban phước cho con, cha sẽ quỳ xin con 
tha tội. Ta sẽ cứ thế mà sống với nhau, và nguyện cầu và ca 



596 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


hát, và nói chuyện cổ tích, và cười cợt với bướm vàng óng ánh, 
và nghe đám chúng sinh kiết xác kể việc triều đình. Rồi ta lại 
còn bàn luận với họ xem ai được ai thua, ai ở trong, ai ngoài 
cuộc; ta nắm được cơ huyền vi của tạo hóa y như chính ta là 
thám tử nhà trời. Rồi, trong bốn bức tường kín nhà giam, ta 
còn thấu được những bè, những phái của những bậc uy danh 
lớn xô đẩy nhau mà lên lên xuống xuôrig như thủy triều theo 
tuần trăng. 

EĐMƠN - Điệu họ đi! 

LIA - Trước phẩm vật hy sinh này, Corđêlia con ơi, đến thần minh 
cũng phải dâng hương bái phục. Ta chẳng tìm lại được con đây 
rồi sao? Kẻ nào muốn chia rẽ cha con ta, họa có lấy được lửa 
trời xuống đây, và hun đốt cha con ta như hun cầy cáo! Lau mặt 
đi con! Ác bệnh sẽ ăn ruỗng thịt da chúng đi cũng không khiến 
được một giọt nưđc mắt của ta rơi; chúng sẽ chết mòn chết mỏi 
cho mà xem! 

Lia và Corđêlia vào, bọn quăn áp giải kèm theo 

EĐMƠN - Tiến lại gần đây đại úy! Nghe đây. Ngươi lĩnh lấy tờ 
này. (Đưa cho người sĩ quan một tờ giấy ) - Theo gót họ tới 
ngục thất. Ta dã thăng một trật cho ngươi rồi đó. Nay nếu 
ngươi thi hành mệnh lệnh của ta đúng như trong tờ giây này, 
là ngươi sẽ bước ngay lên đường phú quý. Con người phải biết 
thức thời: kẻ quá nặng từ tâm không xứng đáng là người cầm 
kiếm. Việc quan trọng này không cho phép trì nghi, hoặc 
ngươi trả lời ta ngươi sẽ thi hành, hoặc ngươi tìm lối khác để 
vinh hiển. 

NGƯỜI Sĩ QUAN - Tôi xin tuân lệnh đức ông. 

EĐMƠN - Tiến hành ngay đi; việc xong là ngươi thành phú quý. Nhớ 
lời ta đó: tức khắc tiến hành, y kế ta trong giấy. 

NGƯỜI SĨ QUAN - Tôi, xe không biết kéo, thóc ngựa không biết nhai, 
nếu là công việc của người thì tôi sẽ làm được. (Y vào) 

Kèn báo hiệu, Anbani, Gônơrin, Rêgan, tướng sĩ ra 

ANBANI - Tướng quân! Hôm nay ông đã xuất lực trổ tài và đã được 
duyên may dẫn đường thắng lợi. Ông đã cầm tù được những 
địch thủ của ta trong cuộc chiến đấu hôm nay. Ta đến yêu cầu 
ông trao lại họ cho ta, để ta liệu khu xử cho xứng hợp với phẩm 
cách của họ, cũng như với sự an toàn của ta. 



VUA LIA 


597 


EĐMƠN - Thưa ngài, tôi xét thấy cần và đã sai đưa ông vua già lẫn 
cẫn ấy đến một nơi giam giữ và nghiêm cấm canh phòng rồi. 
Tuổi tác ông ta và nhất là tước hiệu ông ta còn nhiều ma lực, 
đủ khiến được kẻ thường dân và toàn quân sĩ dưới quyền ta trở 
giáo chông lại ta, những người đang cầm đầu chúng. Cũng vì lẽ 
đó, tôi đã sai giữ công chúa ở cùng một nơi với nhà vua. Như 
vậy, họ sẵn sàng để cùng ra đối chất - ngày mai hoặc một bữa 
nào xa hơn - ở nơi ngài thiết lập tòa xét xử. Hiện giờ chúng ta 
mình còn đẫm mồ hôi, chưa ngừng chảy máu; bạn bè kẻ còn 
người mất, và cuộc giao tranh, trong lửa hăng say được coi là 
đẹp nhất, cũng thành đáng nguyền rủa đối với những ai vì nó 
mà đang thấm thìa xót đau. Chuyện xét xử cha con Corđêlia 
nên để nơi khác thích đáng hơn. 

ANBANI - Thưa ông, xin lỗi ông. Trong cuộc này, ta coi ông ở hàng 
thần hạ chứ không ở ngang hàng. 

RÊ GAN - Chàng ở hàng nào là do ta tôn chàng lên đó. Ta thiết 
tưởng ông cũng nên hỏi ý kiến ta trước khi ông lên giọng quá 
nhiều đến thế. Chàng đã chỉ huy quân đội của ta, chịu ủy 
nhiệm do uy thế ta, bản thân ta trao phó, thế là đủ cho chàng 
đường đường chính chính được coi ngang hàng với ông rồi. 

GÔNƠRIN - Bốc nóng làm gì thế? Chiến công chàng đủ tôn được 
chàng rồi, lọ cần phải có cô can thiệp! 

RÊGAN - Vởi quyền của tôi, với thế của tôi, chàng có thể sánh với 
hàng cao nhất. 

GÔNƠRIN - Giá làm chồng cô nữa thì không còn ai bằng. 

RÊ GAN - Kẻ nói đùa nhiều khi cũng tiên tri đáo để! 

GÔNƠRIN - A ha! Con mắt nào bảo cô câu ấy, là mắt lác mất rồi. 

RÊGAN - Thưa với bà! Lúc này người tôi đang khó ở, chứ không thì 
bao nhiêu điều chứa chất trong lòng này tôi sẽ tuôn ra hết để 
trả lời bà. Tướng quân, xin chàng cầm lấy quân, giữ lấy tù, 
lãnh lấy đất đai, tài sản của ta, tất cả cùng với bẩn thân ta, tùy 
chàng xử lý; thành quách này quy thuộc về chàng. Có vũ trụ 
chứng giám: ta tuyên bố từ đây chàng là phu tướng của ta. 

GÔNƠRIN - Cô đòi lấy người ta chăng? 

ANBANI - Dù sao, cũng không do quyền cô quyết định được. 

EĐMƠN - Cả ngài cũng vậy, thưa ngài. 



598 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ANBANI - Ta thì có chứ! Hỡi chàng quý tộc máu pha! 

RÊGAN (ưới Eđmơn) - Chàng cho nổi trống hiệu lên, báo cho thiên 
hạ biết tước hiệu ta là tước hiệu chàng. 

ANBANI - Khoan! Nghe ta nói đây! Eđmơn, ta hạ lệnh bắt ngươi vì 
tội đại nghịch. Và cùng một dịp với ngươi, ta bắt cả con rắn mạ 
vàng óng ả này. ( Trỏ Gônơrin) 

Còn về đòi hỏi của cô, cô em mỹ miều, thì ta không cho phép, 
vì quyền lợi của vợ ta. Cô ấy đã kết ước với vị này mất rồi, nên 
ta, chồng cô ta, ta phản đối thề ước của cô với hắn. Nếu cô muốn 
lấy chồng, thì ve vãn ta hơn; vợ ta đã có nơi gắn bó. 

GÔNƠRIN - Khéo giở trò! 

ANBANI - Mi mang gươm đó, Glôxtơ! Hãy nổi hiệu kèn lên! Nếu 
không có người xuất hiện để vạch vào mặt mi tội mi phản bội 
vô vàn và bỉ ổi, và hiển nhiên, thì đây, lời thách đấu của ta. 
(Anbani ném chiếc bao tay ) - Trước khi đụng đến bữa ăn, ta sẽ 
chứng minh vào tận trái tim mi, rằng mi chính là kẻ không sót 
một tội gì như ta đã nói. 

RÊ GAN - Sao thế này! ôi! Tôi làm sao thế này? 

GÔNƠRIN ( nói riềng) - Mi không sao, thì không đời nào ta còn tin 
vào độc dược nữa. 

EĐMƠN - Đây, lời thách đấu của ta đáp lại. (Y củng ném bao tay } Trên 
khắp cõi hoàn vũ này, nếu có một kẻ nào dám gọi ta là phản bội, 
thì đó là phường điêu trác mạt hạng cùng đồ. Cho kèn hiệu gọi 
lên đi! Bất kể kẻ nào tiến lại đây, là nó, là ngươi, là ai ai nữa, ta 
cũng chống tới cùng để bảo vệ sự chân chính và danh dự của ta. 

ANBANI - Truyền lệnh viên đâu! 

EĐMƠN - Truyền lệnh viên đâu! Truyền lệnh viên! 

ANBANI - Ngoài sức của mi, đừng có trông vào sức nào khác. Quân 
của mi nhân danh ta mà khởi chiến thì cũng nhân danh ta đã 
được lệnh giải tán rồi. 

RÊ GAN - Ta không gượng lại được nữa rồi! 

ANBANI - Cô ấy se mình. Đưa sang bên trướng của ta. 

Họ đỡ Rêgan vào 
- Truyền lệnh viên! Tiến lại. 

Một truyền lệnh viên ra 



VUA LIA 


599 


Cho nổi hiệu kèn, và loan báo tin này. 

MỘT Sĩ QUAN - Lính kèn! Nổi hiệu! 

Tiếng kèn vang 

TRUYỀN LỆNH VIÊN (tuyên đọc) 

"Trong quân ngũ ta, kẻ tài ba, người thế tộc, có ai muốn ra 
vạch tội Eđmơn lạm xưng bá tước Glôxtơ tam tứ phen bội phản 
- hãy mau mau xuất hiện khi nghe kèn hiệu triệu gọi đến ba 
lần. Eđmơn sẵn sàng đối kháng". 

EĐMƠN - Kèn đi! 

Hồi kèn thứ nhất thổi 

TRUYỀN LỆNH VIÊN - Lần nữa! 

Hồi kèn thứ hai 

TRUYỀN LỆNH VIÊN - Lần nữa! 

Hồi kèn thứ ba. - Từ xa kèn đáp lại. 

Eđga ra, mang gươm mặc giáp, 
có kèn hiệu báo đi tiền hô 

ANBANI - Hãy hỏi người kia đến có ý gì? Vì sao nghe hiệu kèn mà 
xuất hiện? 

TRUYỀN LỆNH VIÊN - Người là ai? Tính danh, tước hiệu gì? Cớ sao 
ứng đáp hiệu kèn mà xuất hiện? 

EĐGA - Ta đây tính danh không còn nữa, vì răng nanh phản trắc đã 
nghiến nát mất rồi. Nhưng ta cũng dòng dõi như kẻ đối thủ của 
ta. Ta đến đây để gặp nó. 

ANBANI - Kẻ đối thủ ấy là ai? 

EĐGA - Kẻ nào xưng danh Eđmơn, bá tước Glôxtơ hãy lên tiếng. 

EĐMƠN - Chính ta đây. Mi muốn nói gì? 

EĐGA - Hãy tuốt gươm ra, để nếu lời ta mà có gì phạm đến một tấm 
lòng cao quý, thì tay mi sẵn đó bảo vệ nghĩa khí cho mi. Gươm 
của ta đây. Coi cho kỹ! Đó là tư cách vinh quang ta, dấu tích lời 
thề ta, tước hiệu thân thế ta. Mặc dầu mi có sức mạnh, tuổi 
xuân, chức cao, ngôi lớn; mặc dầu mi có gươm chiến thắng, mi 
mới gặp vận may, mi có tài năng, mi có gan góc; ta vẫn quả 
quyết nói: mi là thằng nghịch trời, lừa anh, hại cha, mưu phản 
lại vị vương công đức sáng như ngài đây; ta quả quyết rằng từ 
đỉnh đầu mi đến bụi đất dưới gót chân mi, hoàn toàn mi là một 



600 


WILLIAM SHAKESPEARE 


tên gian tặc, nhơ nhớp hơn cả loài cóc nhái. Mi cứ chối "không" 
đi một tiếng là mũi gươm ta, cánh tay ta, cả dũng cảm của ta, 
sẽ nhắm vào tim của mi mà bảo là mi nói láo. 

EĐMƠN - Đáng lý ta phải bắt mi xưng danh trước đã, nhưng vì thấy 
mi cũng ra dáng hiên ngang, nói năng cũng ra điều chững chạc, 
cho nên dù có lệ được đòi hoãn cuộc y theo phép tắc an toàn 
của luật giao tranh, ta cũng gạt đi không thèm kể tới. Bao 
nhiêu lời tố cáo phản trắc, ta sẽ quẳng vào mặt mi; bao nhiêu 
tiếng phao vu hằn học ta tống trả lại bụng dạ mi! Tuy đều là 
những lời trật đích, chẳng hề làm sướt được một mảy da ai, 
nhưng thanh gươm này cũng sẽ bắt chúng tức khắc phải câm 
họng. Kèn dâu, nổi lên đi. 

Tiếng kèn vang động. Hai bên đánh nhau. 

Eđmcm bị trọng thương, ngã 

ANBANI - Khoan! Xin đừng giết nó. 

GÔNƠRIN - Đây là một cạm bẫy! Glôxtơ! Đúng luật giao tranh thì 
chàng có quyền không đáp lại một địch thủ vô danh. Không 
phải là chàng thua đâu, chàng bị lừa, bị phản đó. 

ANBANI - Câm miệng đi! Bà! Không thì ta phải bưng nó lại bằng 
mảnh giấy này. - Đợi một chút đã. Thằng đốn mạt không còn 
tên nào để gọi cho xứng kia, hãy mở mắt mà đọc tội ác của 
mày! Ây, bà đừng có xé đi. Bà đã nhận ra bức thư này thì phải. 

Đưa bức thư cho Eđmơn 

GÔNƠRIN - ừ cho là ta nhận nữa, thì đã sao? Quyền pháp ở cả tay 
này chứ không ở ông. Kẻ nào dám xét xử ta? 

ANBANI - Quỷ quái đến thế là cùng. Thế mi có biết bức thư này không? 

GÔNƠRIN - Đừng có hỏi ta điều ta đã biết. 

Mụ vào 

ANBANI (với viên sĩ quan) - Anh theo bà ấy đi. Bà ấy đâm liều rồi 
đấy. Liệu mà khuyên can. 

Người sĩ quan vào 

EĐMƠN - Những tội ác các ngươi vừa buộc cho ta quả ta đều đã phạm, 
mà còn hơn thế nữa, hơn thế nhiều. Chóng chầy rồi sự thật cũng 
phơi hết ra. Sự việc đã qua rồi, mà cả ta cũng sắp không còn 
nữa. Nhưng ngươi là ai hỡi con người đã thắng ta trong cuộc 
này? Nếu ngươi cùng dòng quý tộc thì ta tha thứ cho ngươi. 



VUA LIA 


601 


EĐGA - Nào thì ta cùng đổi trao rộng lượng. 

Dòng máu của ta cũng quý không kém gì máu của ngươi. 
Nó càng cao quý thì tội ngươi hại ta lại càng thêm nặng. 
Tên ta là Eđga: ta chính là con cùng cha với ngươi đó. Thiên 
đạo thực chí công. Trời đã lấy ngay cái thú vui tội nợ của 
con người để trừng phạt con người: chính cái cuộc thầm kín 
dâm ô nó sinh mi ra đời kia đã khiến cho cha ta phải mù 
hai mắt dó. 

EĐMƠN - Nói đúng đấy. Phải rồi: bánh xe số phận đã chuyển trọn 
một vòng. Và bây giờ, ta đến bước này đây. 

ANBANI - Thoạt trống tư thế của công tử, ta đã sớm đoán chừng 
công tử hẳn thuộc dòng dõi công hầu. Lại đây cho ta hôn nào! 
Quả thực, tim ta sẽ vỡ bởi trăm nghìn thương đau, nếu ta đã có 
lòng nào thù ghét công tử và phụ thân chàng. 

EĐGA - Thưa vương tử kính yêu, tôi vẫn biết điều đó. 

ANBANI - Công tử ẩn náu ở đâu vậy. Làm thế nào mà biết được 
nông nỗi khổ cực của phụ thân mình? 

EĐGA - Bằng cách bào chữa cho người đỡ khổ, thưa tướng công! Xin 
nghe tôi vắn tắt kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mà chuyện kể ra, 
ôi! Trái tim tôi muôn vỡ! Lệnh tầm nã giết tôi quá chừng ráo 
riết. Tôi hết sức trốn tránh - (Lạ thay là cái lòng ham sống nó 
khiến ta tuy khổ vì sợ chết lại ưng chết dần hơn là chết tức 
thì!) - Tôi bèn cải trang rách rưới như một người điên, hình thù 
trông gớm guốc. Cứ thế, tôi gặp cha tôi, hai khuông mắt máu 
chảy ròng ròng, đã bị khoét mất đôi hòn ngọc quý. Tôi đưa 
đường cho người, dắt người đi, hành khất nuôi người, cứu người 
thoát cơn tuyệt vọng. Chưa bao giờ - Ôi! Sao mà dại dột - Tôi 
hở ra cho người biết tôi là ai; cho mãi cách đây nửa giờ tôi mới 
nói. Tuy vẫn hy vọng nhưng chưa dám chắc sẽ thắng trong cuộc 
giao tranh này, tôi đến xin ngài ban phúc lành và lúc ấy tôi 
mới đem hết khúc nhôi kể lại cho người biết. Thương thay, trái 
tim rạn nứt của người giờ đây không kham nổi nữa! Đau 
thương cùng mừng rỡ, hai cảm tình khốc liệt làm trái tim kia 
tan vỡ với nụ cười còn nở trên môi. 

EĐMƠN - Câu chuyện của anh thật đã xúc động lòng tôi; nó sẽ làm 
nảy ra một đôi điều thiện cũng nên. Nhưng anh kể tiếp đi, 
hình như anh còn có điều gì muốn nói. 



602 


WILLIAM SHAKESPEARE 


ANBANI - Nếu câu chuyện vẫn còn, mà còn thảm thương hơn nữa, 
thì xin công tử hãy ngừng lời. Nghe mới bấy nhiêu mà lòng ta 
như đã muốn tan nát. 

EĐGA - Với ai không thích chuyện đau thương thì cho thế đã là đau 
khổ cùng cực, nhưng lại có kẻ còn muôn nỗi đau thương ở người 
khác nhiều hơn nữa, họ muốn thêm nữa vào để thấy được đỉnh 
chót đau khổ của loài người. Giữa lúc tôi đang than khóc thì có 
người chạy đến, thoạt thấy tôi tiều tụy thế đã toan tránh đi, 
nhưng khi nhận ra kẻ tội nghiệp quá đỗi này là ai, thì người ấy 
ôm chặt lấy tôi, gào lên tưởng đến rung chuyển vòm trời, rồi 
gục đầu lên mình cha tôi và sau cùng kể hết cho tôi nghe về 
nỗi khổ cực của vua Lia và của chính mình: câu chuyện thảm 
thê xưa nay chưa từng nghe thấy. Càng kể, nỗi đau khổ càng 
thêm mãnh liệt, người ấy không sao đương nổi nữa và cứ thỉu 
xuống dần. Lúc ấy, kèn gọi đã báo hai lần, tôi đành phải để 
người ấy bất tỉnh nằm đó. 

ANBANI - Nhưng người ấy là ai? 

EĐGA - Là Kent, thưa ngài. Bá tước Kent, người lão thần bị phóng 
trục, sau đó thay hình đổi dạng đi theo nhà vua thù ghét với minh 
để hầu hạ người, chịu cực chịu khổ còn hơn cả một kẻ nô lệ. 

Một gia tướng ra, tay cầm một con dao đẫm máu 

GIA TƯỚNG - Cứu nguy! Cứu nguy! Ôi! Xin cứu nguy! 

EĐGA - Nguy làm sao? 

ANBANI - Nói đi. 

EĐGA - Con dao đẫm máu kia là thế nào? 

GIA TƯỚNG - Nó còn ngùn ngụt hơi nóng! Từ trái tim của bà ấy ra 
đây... Ôi! Bà ấy chết rồi. 

ANBANI - Bà nào? Nói lên chứ! 

GIA TƯỚNG - Phu nhân ngài, thưa tướng công. Em gái phu nhân đã 
bị chính tay bà đầu độc! Trước khi chết bà đã nói ra điều đó. 

EĐMƠN - Ta đã hứa hẹn với cả hai người; thế này là cả ba ta kết 
hôn với nhau cùng một dịp. 

EĐGA - Bá tước Kent đang đến kìa! 

Gia tướng vào 

ANBANI - Khiêng tất cả chúng đến đây, dù đã chết hay còn sống. 



VUA LIA 


603 


Hình phạt này của trời khiến ta ghê sợ, mà không hề động 
chút lòng thương. 

Kent ra 

ANBANI - Ôi, bá tước là người này đây sao? Tình thế lúc này không 
cho phép ta tiếp đón bá tước cho xứng đáng. 

KENT - Ta đến chào biệt đức vua chúa công ta. Người không có đây sao? 

ANBANI - Việc quan trọng nhất lại quên khuấy đi! Eđmơn, nói đi, 
đức vua đâu, công chúa Corđêlia đâu? 

Thi thể Gônơrin ưà Rêgan được khiễng ra 
Người đã thấy cảnh tượng này chưa, hỡi Kent tướng công? 

KENT - Chao ôi! Sao đến thế này? 

EĐMƠN - Có gì đâu, vì yêu Eđmơn này đấy. Nặng tình với ta, cô chị 
đầu độc cô em, rồi tự sát. 

ANBANI - Đúng như vậy. Lấy gì phủ mặt cho họ đi. 

EĐMƠN - Ta sắp tắt thở rồi! Mặc dầu bản chất ta chẳng ra gì, ta 
cũng muốn làm đôi điều tốt: các ông phái người tức khắc đến 
lâu đài, mau mau lên! Do lệnh ta, vua Lia và Corđêlia đang có 
nguy cơ đến tính mạng. Đi ngay mới kịp! 

ANBANI - Đi đi! Đi đi! Trời! Đi ngay đi! 

EĐGA ( với Anbani ) - Nhưng hỏi ai, tướng công? Ai đã nhận thi 
hành lệnh kia? ( Với Eđmơn) - Hủy lệnh phải có hiệu lệnh gì 
đảm bảo chứ? 

EĐMƠN - Phải đấy. Cầm lấy gươm của tôi đây, trao cho viên đại úy. 

ANBANI - Mau lên! Sả lệnh mà chạy mau lên! 

Eđga vào 

EĐMƠN - Hắn theo lệnh vợ ông và lệnh của tôi, thắt cổ Corđêlia 
treo lên và phao lên là nàng vì tuyệt vọng mà tự ải. 

ANBANI - Cầu trời cứu cho nàng thoát chết. Đem tên này đi chỗ khác. 

Họ khiêng Eđmơn đi. 

Lia hồng trên tay xác chết Corđêlia tiến ra. 

Sau đó là Eđga Ị, một sĩ quan v.v... 

LIA - Gào lên! Gào lên! Gào lên! Gào lên! Ồi các ngươi thành đá cả 
rồi. Ta mà có bằng ấy miệng, bằng ấy mắt của các ngươi, thì ta 
làm đến vòm trời kia phải long lở xuống! Nó đi mãi mãi mất 



604 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


rồi! Ta biết phân biệt con người thế nào là chết, thế nào là 
sống. Nó trơ trơ như đất rồi đây. Lấy cho ta mượn cái gương! 
Nếu hơi nó thở còn ám mặt gương này làm mờ nước thủy là nó 
vẫn còn sông. 

KENT - Kết cục đợi trông là như vậy đó sao? 

EĐGA - Hay hình bóng của nỗi khủng khiếp ấy đây? 

ANBANI - Trời đổ xuống cho tận tuyệt cả đi. 

LIA - Cái lông chim này động đậy, nó còn sông kìa! Ôi! Nếu được 
thế, thì hạnh phúc này đủ chuộc lại tất cả bao nhiêu thương 
đau của ta từ trước. 

KENT ( quỳ xuống) - Chúa công ơi! 

LIA - Ta van ngươi lui đi! 

EĐGA - Bá tước Kent đấy mà, người bầy tôi trung nghĩa của người đó. 

LIA - Ôn dịch hại các ngươi, quân giết người, quân phản bội cả lũ! 
Đáng lẽ ta cứu sống được nó! Thế mà nó mãi mãi không ở lại 
nữa! Corđêlia! Corđêlia! Đừng đi vội, con! Hả? Con nói gì nào? 
Giọng con ta xưa nay vẫn dịu, vẫn êm, vẫn thỏ thẻ, - cái nết 
rất đẹp ở người đàn bà. Cha đã giết chết cái thằng khốn kiếp 
nó thắt cổ con rồi, con ạ. 

NGƯỜI Sĩ QUAN - Thưa các ngài, đúng thế, nhà vua đã giết chết 
hắn rồi. 

LIA - Đúng thế, phải không anh? Đã có một thời, với thanh gươm 
sắc bén trong tay, ta tất nhiên đã làm cho quân kia phải thất 
điên bát đảo. Giờ ta già mất rồi, lại thêm bao nhiêu ưu phiền 
kia làm ta suy sụp! Ồng là ai thế nhỉ? Mắt lão không còn tinh 
tường nữa. Để rồi ta nói cho mà nghe. 

KENT - Trên đời này nếu có đôi người nào được số phận nuông chiều 
rất mực và hất hủi tới cùng, thì một trong đôi ấy đương ở trước 
mặt chúa công đây. 

LIA - Quang cảnh thực không vui nhỉ? Ông chẳng phải là Kent 
đó ư? 

KENT - Chính kẻ hạ thần là Kent đây, thưa chúa công. Còn người 
tên là Caius vẫn hầu hạ chúa công đâu rồi? 

LIA - Hắn ta giỏi lắm, ta có thể nói cho ông biết thế. Ghè cẩn thận, 
không lôi thôi. Hắn chết rồi, thành đất rồi. 



VUA LIA 


605 


KENT - Không phải đâu, chúa công ơi! Hắn chính là hạ thần đây. 

LIA - Được, để rồi ta sẽ xét. 

KENT - Ngay từ buổi đầu người mang hoạn nạn lâm cảnh suy vi, 
thần vẫn không rời nỗi cơ khổ của người một bước. 

LIA - Thế thì đón mừng quý khách tới đây vừa may. 

KENT - Thần hay ai nữa, đâu đáng thế? Ở đây toàn một màu thê 
lương ảm đạm, tang tóc thương vong. Hai cô gái lớn của người 
đều đã quyên sinh, chết trong tuyệt vọng. 

LIA - ữ, ta cũng nghĩ thế. 

ANBANI - Nhà vua nói nhưng có hiểu gì đâu? Thế thì ta có xin ra 
mắt người bây giờ cũng là vô ích. 

EĐGA - Vâng, không ích gì. 

Một sĩ quan ra 

SĨ QUAN - Bẩm đức ông, Eđmơn chết rồi. 

ANBANI - Việc đó ở đây không đáng kể. Quý vị tướng công, ý ta 
định thế này: Tất cả những gì có thể đền bù được sự tổn thất 
lớn lao này, ta đều phải sử dụng. Phần ta, bao nhiêu ngày mà 
chúa thượng còn sống, thì bấy nhiêu ngày ta còn đem toàn 
quyền ta tùy thuộc nơi người. (Với Kent và Eđga) - Còn hai vị 
thì được phục hồi nguyên chức, nguyên quyền; lại thêm những 
phẩm lộc vinh quang mà công trạng có thừa của hai người xứng 
đáng được hưởng lệ. Phàm kẻ trung nghĩa đều được đền công, 
kẻ nghịch thù đều bị trừng phạt. 

Oi! Coi kìa, coi kìa! 

LIA - Thế là con trẻ tội nghiệp của ta bị chúng nó đem thắt cổ! 
Không! Không còn sống nữa! 

Cớ sao con chó, con ngựa, con chuột kia còn được sống, mà 
con lại trơ trơ bằn bặt nằm đây? Con đi mất rồi, không bao giờ, 
không bao giờ, không bao giờ về nữa? 

Mở giùm ta cái cúc này, ngài ơi! Xin cảm ơn! 

Này ngài thấy không? Nhìn nó đây này? Nhìn đôi môi nó 
đây! Thấy chưa! Thấy chưa! 

Lia tắt thở 

EĐGA - Người ngất đi kìa!... Chúa công! Chúa công! 

Kent - Trái tim! Ta van ngươi! Nổ ra! Nổ ra đi! 



606 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


EĐGA - Chúa công ơi! Xin tỉnh lại. 

KENT - Thôi, đừng động đến vong linh người nữa. Để yên cho người 
đi. Còn muốn đày ải người thêm trên guồng máy cõi đời cơ cực 
này, ấy mới là không thương xót người đó. 

EĐGA - Người đi thực rồi. 

KENT - Điều đáng lạ, là người cầm cự được lâu đến thế. Chẳng qua 
người cưỡng đoạt lấy phần sống mà thôi. 

ANBANI - Đưa tất cả những thi hài này ra khỏi nơi đây. Việc chính 
của bọn ta lúc này là giải quyết mối lo chung. 

Với Kent và Eđga 

- Hiền hữu tâm ái của ta, cả hai vị hãy cùng nhau tham gia lo 
việc nước, cùng chống đỡ cái vương quốc đang chảy máu này. 

KENT - Thưa ngài, chẳng mấy nữa, tôi sẽ phải lên đường viễn du: chúa 
công tôi đang gọi tôi kia, tôi không thể từ chối với người được. 

ANBANI - Gánh nặng của thời buổi thảm thê này, chúng ta phải 
cam chịu lấy. Ta chỉ nói những điều thâm tâm ta cảm thấy chứ 
không nói những lời lý ưng phải nói ra. Người già cả nhát là 
người chịu đựng đau thương nhiều nhất. Bọn trẻ chúng ta dù 
sống bao nhiêu nữa cũng khó lòng từng trải được bằng. 

Họ vào, trong tiếng kèn lâm khốc 



ENTƠNI và CLIƠPATC2Ơ 


Bi kịch năm hồi 
DƯƠNG TƯỜNG dịch 



In theo cuốn: Tuyền tập kịch sếchxpia, Nxb Sân khấu, Hà Nội, 1995. 



TIÊU DÀN VE 
ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


Cho đến nay, người ta vẫn chưa xác định được niên đại cụ thể của 
Entơni và Cliơpatrơ. Theo Etmcm Malôn (Edmond Malone ) chuyên gia nổi 
tiếng về Shakespeare, có lẽ tác giả đã viết vở này vào năm 1608, còn 
Frèđèrich Jêimz Fơniuân (Frederich James Furniwall) thì cho rằng nó 
được hoàn thành vào năm 1606. 

Vấn đề nguồn xuất xứ của vở là điều khả rõ ràng. Nó hầu như duy nhất 
dựa vào Cuộc đời Ăngtoan trong bộ Những người lỗi lạc của Pluytaccờ. 
Không một tác phẩm nào khác của Shakespeare lại "nợ nần" Pluytaccờ 
nhiều như Entơni và Cliơpatrơ. Có thể nói đây giống như một sự chuyển 
thể từ tiểu thuyết sang sân khấu, do một bàn tay thiên tài thực hiện. 

Tác phẩm kể lại sự suy tàn của Entơni, con người đã từng là một anh 
hùng cái thế, giờ trở thành nô lệ sắc đẹp của CliơpaVrơ. Quá trình sa đọa 
của Entơni cả về tinh thần và thể chất rất nhanh chóng. Củng có đôi lúc 
khí phách dũng tướng thuở xưa bùng lóe để rồi lại tắt ngấm ngay. Kết 
thúc bi thảm của con người này được mô tả như sự sụp đổ của một thế 
giới cố tìm cách quên đi trong khoái lạc thấp hen cái nguy cơ tiêu vong 
đang tới. Sân khấu đã nhiều lần đưa lên hình tượng Entơni và Cliơpat'rơ, 
nhưng phải đến Shakespeare, câu chuyện "anh hùng và giai nhân" này 
mới được nàng tới mức trở thành một kiệt tác. Trên cùng một bình diện, 
người chinh phục thế giới thì tàn lụi thành một nạn nhân khốn khổ của 
hành lạc trác táng, còn người đẹp tà dâm thì, trong tiến trình kịch, phát 
triển phần tính chất trong bản ngã để đến màn cuối ngời lên trong tư thế 
kiêu hãnh của một nữ vương thật sự. Cả hai nhân vật chính đều phô 
những nhược điểm của mình hơn là những nét đẹp đẽ, cao cả. Nhưng 
chính sự giao tiếp của hai yếu nhược đồ sộ ấy đã tạo nên một mãnh lực 
bất ngờ - suốt năm hồi kịch, nó lớn lên, lừng lững đe dọa như mây dông, 
rồi chao chạnh, rồi sụp đổ. Sự thống ngự thế giới tiêu tan trong một dam 
mê tình dục tột đỉnh. 


39 - SECHXPIA 



NHẢN VẬT 


MAC ENTƠNI 

OCTÊIVIÔXXI zơ (1) 

M.ƠMILIOX LÊPIĐƠX 

XÊCTƠX POMPÊIƠX 

ĐƠMIXƠX ENƠBABƠX 

VENTIĐIƠX 

ERƠX 

XCARƠX 

ĐƠCƠTƠX 

ĐIMITR'IƠX 

PHILƠ 

MƠKÊINƠX 

EGRIPPƠ 

ĐƠLƠBELA 

PRÔCULIƠX 

TRAIRÊIƠX 

GHELƠX 

MÊNAX 

MƠNECREITIZ 

VARICƠX 

TAORƠX 


► 

✓ 


Tam hùng 


Phe Entơni 


Phe Xizơ 


Phe Pompêiơx 
Phó tướng của Xizơ 


(1) Độc giả Việt Nam thường quen với cái tên Xêda (phiên âm theo tiếng Pháp) hơn. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


611 


CANIĐIƠX 


Phó tướng của Entơni 

XILIƠX 


Một sĩ quan dưới quyền Ventiđiơx 

IUFRÔNIƠX 

Xizơ. 

ALÊCXAX 

■N 

Sứ giả của Entơni được cử đến 

MAĐIƠN 

XÊLUCƠX 


y Hầu cận của CliơpaCrơ 

ĐAIƠMIĐIZ 

Thầy bói 

Bác nông dân 

J 


CLIƠPATRƠ 


Nữ hoàng Ai Cập 

OCTÊIVIƠ 


Em gái Xizơ và vợ Entơni 

TSAMIƠN 

IRAX 


^ Thị nữ của CliơpatTơ 

Cùng nhiều sĩ quan, lính, liên lạc chạy tin và tùy tùng khác. 


Chuyện xảy ra ở nhiều nơi thuộc đế quốc La Mã 



HỒI MỘT 


CẢNH I 

Thành Eliczandriơ 

Một căn phòng trong cung điện của Cliơpat'rơ 


Đimitriơx và Philơ ra 

PHILƠ - Này, sự mê lú của chủ tướng ta thật đã đến chỗ quá quắt. 
Cặp mắt xưa tinh anh lướt trên trùng trùng binh mã, rực cháy 
như bộ giáp của thần Chiến Tranh, nay đờ dại, lụp cụp xuống 
khuất phục, khi lại dồn hết dạ tôn thờ, cúc cung tận tụy vào 
ánh nhìn đặt trên một vầng trán ngăm đen. Trái tim dũng 
tướng trong những trận giáp chiến lớn đã từng làm bật tung đai 
nịt trên ngực, giờ khước từ mọi hào khí và trở thành cái bễ để 
quạt mát cơn dâm của một ả Digan. Trông kìa! Họ đang đến. 

Một hồi kèn, Entơni và Cliơpat'rơ cùng tùy tùng ra; 
một số quan thị quạt hầu CliơpaVrơ 

CLIƠPATRƠ - Nếu quả thực chàng yêu em, xin hãy nói cho em biết 
là yêu đến độ nào. 

ENTƠNI - Phàm tình yêu mà đã có thể ước lượng được thì chỉ là bần 
tiện nhỏ nhen. 

CLIƠPATRƠ - Em sẽ đặt một cái mốc buộc tình yêu của chàng phải 
vươn tới. 

ENTƠNI - Nếu vậy, nàng cần phải tìm ra những cõi trời, đất mới. 

Một người hầu ra 

NGƯỜI HẦU - Trình đức ông, có tin từ La Mã. 

ENTƠNI - Đừng làm rườm tai ta. Nói gọn lại. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


613 


CLIƠPATRƠ - Entơni, chàng hãy nghe họ nói, có thể là Fulviơ nổi 
giận chăng. Hoặc giả biết dâu chẳng phải là gã Xizơ cằm nhẵn 
thín không một sợi râu truyền uy lệnh đến chàng: "Ngươi hãy 
làm việc này việc nọ; chiếm vương quốc này, tha tiểu bang kia. 
Hãy thi hành lệnh, kẻo chúng ta sẽ kết tội ngươi". 

ENTƠNI - Kìa, tình yêu của ta, sao nàng nói vậy! 

CLIƠPATRƠ - À, mà dễ thường thế này thì có lý hơn cả. Chàng 
không được lưu lại đây nữa. Xizơ dã xuống lệnh triệu hồi chàng. 
Cho nên Entơni chàng ơi, hãy nghe trát dòi. Nào đâu, trát của 
Fulviơ? Quên, ta định nói của Xizơ. Hay là của cả hai? Hãy gọi 
bọn chạy tin vào. Entơni, chàng đỏ mặt kìa, đúng thế dấy, 
đúng như ta thật sự là Nữ hoàng Ai Cập vậy. Và sắc mầu hồng 
lên trên mặt chàng biểu hiện sự tôn sùng đối với Xizơ. Hoặc 
giả, dôi má chàng thường lộ vẻ xấu hổ như thế chăng, mỗi khi 
Fulviơ nhiếc mắng. Cho bọn đưa tin vào! 

ENTƠNI - Mặc cho thành La Mã tan vào sóng nước của sông Tibơ và 
thây kệ cái vòm mênh mông của đế quốc rộng lớn ấy sụp dổ! 
Đây là bờ cõi của ta. Mọi vương quốc dều là dất sét cả thôi: trái 
dất nhớp nhúa của chúng ta nuôi cả thú vật lẫn người. Cái cao 
quý của cuộc sống là ở chỗ làm như thế này {Ồm hôn 
Cliơpat'rơ ) khi mà hai người yêu nhau như đôi ta, một cặp uyên 
ương như đôi ta có thể làm như thế. Và về diểm này, ta cam 
doan rằng khắp gầm trời, dôi ta là dộc nhất vô nhị, cả dương 
gian hãy biết lấy điều dó, nói sai ta xin chịu tội. 

CLIƠPATRƠ (nói riêng) - ôi, lời dốì trá tuyệt vời! Cớ sao chàng lấy 
Fulviơ mà không yêu mụ? Mình sẽ làm như bị lừa, nhưng thực 
ra thì không. (Nói to) Entơni sẽ vẫn là Entơni. 

ENTƠNI - Song bị Cliơpatrơ khuynh dảo - Thôi nhé, vì tôn quý tình 
yêu, ta đừng phí thì giờ cãi vã nữa. Chớ dể một phút nào của 
đời chúng ta trôi di ngoài dòng lạc thú. Đêm nay, ta tiêu khiển 
trò gì nhỉ? 

CLIƠPATRƠ - Nghe dám sứ giả. 

ENTƠNI - Chao! Nữ hoàng gây gổ! Nàng làm gì cũng hợp: trách 
móc, cười, khóc, đều duyên dáng, ở nàng, mọi dục vọng đều 
phát huy đến hoàn mỹ khiến ai nấy dều ngưỡng mộ. Ta không 
tiếp sứ giả nào, ngoài sứ giả của nàng. Và dêm nay, chỉ riêng 
đôi ta sẽ lang thang các phố quan sát sinh hoạt của dân chúng. 
Lại đây, nữ hoàng của ta. 



614 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


- Đêm trước nàng tỏ ý muốn thế mà. {Với đám hầu) - Đừng 
có nói gì với chúng ta. 

Entơni và Cliơpat'rơ cùng tùy tùng vào 

ĐIMITR IƠX - Chẳng lẽ Entơni coi thường Xizơ đến thế sao? 

PHILƠ - Phải, ông ta thỉnh thoảng vẫn vậy khi ông ta không còn là 
Entơni, khi ông ta bỏ rơi mất cái phẩm cách cao cả mà ngay 
đến giờ Entơni vẫn cần giữ. 

ĐIMITR'IƠX - Tôi thật đau lòng thấy chính ông ta xác nhận những 
lời nhảm nhí do bọn ngồi lê đôi mách tầm thường đồn đại về 
ông ta ở La Mã. Nhưng tôi hy vọng ngày mai ông ta sẽ hành 
động khá hơn. Hãy nghỉ ngơi thoải mái. 

Cùng vào 


CẢNH 2 

vẫn cung điện ấy, một căn phòng khác 


Tsamiơn, Irax, Alêcxax và một thầy bói ra 

TSAMIƠN - Ngài Alêcxax, Alêcxax thân yêu. Alêcxax mọi bề ưu tú, 
Alêcxax hồ như tuyệt đỉnh, đâu rồi lão thầy bói mà anh ca ngợi 
hết lời với hoàng hậu? ôi, sao mà tôi muốn biết các đức ông 
chồng mà, theo lời ngài, sẽ phải mang đôi sừng che đậy dưới 
những vòng hoa. 

ALÊCXAX - Thầy bói! 

THẦY BÓI - Ngài muốn gì ạ? 

TSAMIƠN - Ông ta đây ư? Thưa, phải chăng thầy là người biết trước 
mọi sự. 

THẦY BÓI - Trong pho sách vô tận những kỳ bí của trời đất, tôi có 
đọc được đôi điều. 

ALÊCXAX - Cô hãy đưa tay cho ông ta xem. 


Enơbabơx ra 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


615 


ENƠBABƠX - Dọn tiệc mau lên. Sao cho đủ rượu vang để uống mừng 
sức khỏe Cliơpat'rơ. 

TSAMIƠN - Xin thầy hãy ban cho tôi may mắn. 

THÂY BÓI - Tôi không tác tạo mà chỉ tiên đoán thôi. 

TSAMIƠN - Ông ta muốn nói về mặt xác thịt đây. 

IRAX - Không, ý ông ta muốn nói là về già, chị sẽ bôi son trát phấn 
bự lên. 

TSAMIƠN - Để che lấp những nếp nhăn. 

ALÊCXAX - Thôi đừng có làm rối tai tiên tri của thầy. Hãy chăm chú 
lắng nghe nào! 

TSAMIƠN - Suỵt! 

THẦY BÓI - Cô sẽ yêu nhiều hơn là được yêu. 

TSAMIƠN - Nếu vậy, thà tôi uống rượu cho cháy ruột gan còn hơn. 

ALÊCXAX - Kìa,nghe thầy nói chứ! 

TSAMIƠN - Bây giờ, hãy đoán cho tôi một vận may tuyệt đỉnh nào 
đó. Sao cho tôi, một buổi sáng cưới liền ba vị hoàng đế, để rồi 
ba lần thành quả phụ luôn, sao cho tôi năm mươi tuổi còn 
sinh một con trai mà Hirôđ-vua Do Thái-cũng phải bái phục, 
sao cho tôi lấy Octêiviơx Xizơ và sánh vai ngang hàng với nữ 
chúa của tôi. 

THẦY BÓI - Cô sẽ sống lâu hơn vị phu nhân mà cô đang hầu hạ. 

TSAMIƠN - Ồ, tuyệt! Tôi thích sống lâu hơn là thích ăn sung ăn vả. 

THẨY BÓI - Quãng đời trước đây cô đã thấy và trải qua còn tốt đẹp 
hơn số phận đang chờ cô. 

TSAMIƠN - Vậy dễ thường con cái tôi sẽ không có tên chắc. Xin thầy 
cho biết tôi có bao nhiêu trai, bao nhiêu gái? 

THẨY BÓI - Nếu mỗi dục vọng của cô đều là một dạ con và đều mắn 
đẻ thì cô phải có tới triệu đứa. 

TSAMIƠN - Cút khỏi đây, đồ ngu! Ta tha cho ngươi vì lẽ ngươi là 
một lão phù thủy. 

ALÊCXAX - Cô tưởng chỉ có tấm mền trải giường cô mới biết những 
dục vọng thầm kín của cô chăng? 

TSAMIƠN - Thôi, đoán luôn số mệnh của Irax xem sao nào. 

ALÊCXAX - Rồi tất cả chúng ta đều biết số mệnh của mình. 



616 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ENƠBABƠX - Sô' mệnh của tôi và của đa số trong chúng ta đêm nay 
là sẽ say khướt khi về giường ngủ. 

IRAX - Đây là một bàn tay báo hiệu sự trong trắng, chí ít là như thế. 

TSAMIƠN - ừ, cũng như sông Nil tràn bờ là điềm báo nạn đói vậy. 

IRAX - Thôi đi, cô bạn cùng giường rồ dại, cô không biết đoán tương 
lai đâu. 

TSAMIƠN - Này chứ, nếu một bàn tay mồ hôi dầu không phải là dấu 
hiệu tốt nái, thì quả là tôi thậm chí gãi tai cũng không nên. 
Xin thầy đoán cho chị ta một số mệnh xoàng xĩnh thôi. 

THẦY BÓI - Sô" phận của hai cô cũng như nhau. 

IRAX - Sao? Sao kia? Xin thầy cho biết kỹ hơn một chút. 

THẦY BÓI - Tôi đã nói rồi đó. 

IRAX - Liệu tôi có may mắn hơn chị ấy được một phần nào không? 

TSAMIƠN - Ồ, ví thử chị được hơn tôi một phần may mắn thì chị 
muôn nó ở đâu nào? 

IRAX - Tất nhiên không phải ở mũi chồng tôi. 

TSAMIƠN - Lạy trời uốn nắn cho những ý nghĩ xấu xa hơn của 
chúng ta! Nào, đến iượt Alêcxax, số mệnh anh ấy, phải, hãy nói 
xem sô" mệnh anh ta ra sao? Oi Izix, nữ thần hôn nhân và gia 
đình hiền dịu, xin hãy kết se cho anh ta lấy một cô vợ bán 
thân bất toại, rồi làm cho cô ấy chết đi, để anh ta lấy một cô 
khác còn tệ hơn nữa. Và tiếp theo là những cô ả đôn đời nhất 
trong bọn vừa cười khanh khách vừa tiễn đưa anh chàng năm 
mươi lần mọc sừng đến mồ. Izix chí thiện, xin hãy nghe lời cầu 
nguyện đó của tôi, cho dù nữ thần có phải từ chối tôi một điều 
quan trọng hơn thế, Izix chí thiện, tôi cúi xin người. 

IRAX - Amen! Nữ thần kính yêu, xin hãy nghe lời nguyện cầu này 
của người trần. Bởi lẽ trai khôn lấy phải vợ dại là một nghịch 
cảnh đau lòng bao nhiêu, thì một gã khờ khôn kiếp mà không 
bị cắm sừng cũng đáng buồn bấy nhiêu, buồn đến chết được. Vì 
thê" cho nên, nữ thần Izix quý mến, xin hãy giữ thuận lẽ trời và 
cho anh ta một duyên sô" phù hợp. 

TSAMIƠN - Amen! 

ALÊCXAX - Xem kìa, giá các cô ấy có thể định đoạt tôi thành một kẻ 
mọc sừng thì các cô dù có phải biến thành gái điếm cũng cam, 
miễn là làm được điều ấy. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


617 


ENƠBABƠX - Suỵt! Entơni đến kìa! 

TSAMIƠN - Không phải tướng quân. Hoàng hậu đấy! 

Cliơpat'rơ ra 

CLIƠPATRƠ - Các người có thấy tướng quân của ta không? 

ENƠBABƠX - Không, thưa Lệnh bà. 

CLIƠPATRƠ - Vừa nãy, người có tới đây không? 

TSAMIƠN - Tâu Lệnh bà, không ạ. 

CLIƠPATRƠ - Người đang vui vẻ, nhưng rồi đùng một cái, người chợt 
nghĩ đến La Mã. Enơbabơx! 

ENƠBABƠX - Dạ, thưa Lệnh bà! 

CLIƠPATRƠ - Hãy đi tìm người về đây. Alêcxax đâu? 

ALÊCXAX - Có tôi đây, xin phụng mệnh hoàng hậu. Tướng quân 
đang tới kia ạ! 

Entcmi cùng một người đưa tin và tùy tùng ra 

CLIƠPAT RƠ - Chúng ta sẽ không giáp mặt chàng. Theo ta. 

Cliơpat'rơ, Enơbabơx, Alêcxax, Irax, Tsamiơn, 
thầy bói và đám người hầu vào 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Fulviơ, phu nhân của tướng quân, đã dẫn đầu 
xung trận. 

ENTƠNI - Để đánh lại em trai ta Lusơx? 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Dạ... Nhưng chẳng bao lâu cuộc chiến đó đã chấm 
dứt. Tình thế buộc họ phải kết thân, hợp sức lại chống Xizơ. Ngay 
trong trận giao chiến đầu tiên, Xizơ đã thắng và đuổi họ ra khỏi. 

ENTƠNI - Chà, còn chuyện gì là tệ hại nhất? 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Tin dữ vốn bao giờ cũng làm nhiễm độc miệng kẻ 
nói ra. 

ENTƠNI - Nhưng chỉ khi nó liên quan đến những kẻ ngu dại hoặc 
hèn nhát mà thôi. Nói tiếp đi! đối với ta, những gì đã qua là 
xong đứt. Thế này nhé: kẻ nào nói sự thật với ta, dù chuyện đó 
chứa đựng chết chóc, ta sẵn sàng nghe như lời tán tụng. 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Đây là tin dữ: Labiơn cùng với đạo quân Pathơ đã 
tràn sang châu Á. Xuất phát từ sông Iuírat, ngọn cờ chiếu thẳng 
của y đã phất phới từ Xyri qua Li di tới Iôni, trong khi đó thì... 

ENTƠNI - Ngươi định nói trong khi đó thì Entơni... 



618 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


NGƯỜI ĐƯA TIN - Ồ, thưa tướng quân! 

ENTƠNI - Cứ nói trắng ra cho ta nghe, đừng có làm giảm nhẹ miệng 
tiếng chung của dân dã. Cứ gọi Cliơpatrơ bằng cái tên người ta 
dùng để chỉ nàng ở La Mã. Cứ việc xỉ vả bằng giọng lưỡi của 
Fulviơ và bêu riếu những lầm lỗi của ta thả cửa, bằng những lời 
nanh nọc mà sự thật cùng với thói gièm pha độc địa có thể thốt 
ra. Oi! Hễ bặt gió lành là y như rằng cỏ dại mọc ra. Được ai nói 
cho hay những tật xấu của mình, thật tựa như đâm bông nảy 
hạt vậy. Thôi tạm biệt ngươi! 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Xin phục tùng ý muốn cao cả của tướng quân. 

Vào 

ENTƠNI - Bớ sứ giả mang tin từ Xixiơn. Lên tiếng đi nào! 

HẦU CẬN THƯ NHẤT - Có ai từ Xixiơn đến không? 

HẦU CẬN THỨ HAI - Y đang chờ lệnh tướng quân. 

ENTƠNI - Cho y vào. Ta phải phá tung những xích xiềng Ai Cập 
nặng trĩu này, kẻo sẽ chết phí đời trong mê muội mất. 

Một người đưa tin khác vào 

- Ngươi là ai? 

NGƯỜI ĐƯA TIN THÚ HAI - Fulviơ, phu nhân của ngài, đã chết. 

ENTƠNI - Nàng chết ở đâu? 

NGƯỜI ĐƯA TIN THÚ HAI - ở Xixiơn. Thời gian phu nhân lâm bệnh 
là bao lâu, cùng những điều nghiêm trọng khác mà ngài cần 
biết, đều được ghi trong này. 

Chìa ra một bức thư 

ENTƠNI - Hãy lui ra, để ta một mình. 

Người đưa tin thứ hai vào 

Thế là một linh hồn vĩ đại ra đi và chính ta đã muốn thế! 
Những gì thói khinh bạc của ta vứt bỏ, rồi có lúc ta ước ao lấy lại 
được. Nỗi lạc thú hôm nay, do sự thể xoay vần, sẽ giảm sút và 
trở thành điều trái ngược hẳn lại. Giờ đây, Fulviơ ra di rồi ta 
mới thấy giá trị của nàng; bàn tay từng xô đẩy nàng đi, giờ 
những muôn kéo nàng trở lại. Ta phải dứt khỏi nữ hoàng yêu ma 
này. Tình trạng nhàn cư dông dài của ta đã ươm mầm cho muôn 
vàn tai hại còn tệ hơn những diều xấu xa đă trải. Ôi, Enơbabơx! 

Enơbabơx trở ra 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


619 


ENƠBABƠX - Tướng quân cần gì ạ? 

ENTƠNI - Ta phải cấp tốc đi khỏi nơi đây thôi. 

ENƠBABƠX - Thế thì chúng ta giết đám mỹ nhân của ta mất. Chúng 
ta lạ gì, một điều bất nhã cũng đủ làm họ tử thương. Nếu phải 
chịu ly biệt với chúng ta, các cô nàng sẽ chết cầm chắc. 

ENTƠNI - Ta phải đi. 

ENƠBABƠX - Nếu hoàn cảnh bắt buộc, thì cũng đành phải hy sinh 
bầy đoàn tỳ thiếp vậy thôi. Dù sao, nếu không có nguyên cớ mà 
bỏ rơi họ thì kể cũng đáng tiếc. Nhưng khi phải cân nhắc giữa 
họ với đại nghĩa, thì phải coi nó là chuyện thường tình không 
đáng kể. Cliơpat'rơ chỉ cần loáng thoáng nghe tin này cũng đủ 
chết ngay tức khắc. Tôi đã thấy nàng chết giấc hàng hai chục 
bận vì những chuyện vặt vãnh hơn nhiều. Thậm chí tôi đâm 
nghĩ vẩn vơ là có khi cái chết chứa đựng một nhục cảm yêu 
đương nào đó, nên nàng mới hăm hở muốn lăn đùng một cách 
sốt sắng đến thế. 

ENTƠNI - Nàng giảo quyệt ngoài mức tưởng tượng của đàn ông 
chúng ta. 

ENƠBABƠX - Chao ôi! Không phải thế đâu, tướng quân. Lòng say 
đắm của nàng được tạo nên bởi phần tinh túy nhất của tình yêu 
trong trắng! Những cơn sầu não của nàng là cuồng phong và 
mưa lũ, làm sao ta có thể gọi đó là những tiếng thở dài và 
những giọt nước mắt được. Các sách biên giám chưa từng ghi 
chép những cơn dông bão nào lớn hơn thế; không thể có sự giảo 
quyệt ở nàng được. Nếu có, thì ắt nàng hô phong hoán vũ chẳng 
kém gì thần Jupite. 

ENTƠNI - Giá như ta không bao giờ gặp nàng! 

ENƠBABƠX - Ổ, nếu vậy, thưa tướng quân, là ngài lỡ mất dịp được 
xem một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, và không được hưởng 
cái diễm phúc đó, cuộc hành trình của ngài sẽ đâm nhạt nhẽo, 
mất giá trị. 

ENTƠNI - Fulviơ chết rồi! 

ENƠBABƠX - Sao, thưa tướng quân? 

ENTƠNI - Fulviơ chết rồi. 

ENƠBABƠX - Fulviơ! 

ENTƠNI - Chết rồi! 



620 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ENƠBABƠX - À, vậy thì tướng quân hãy lập một đàn tế thần để tạ 
ơn. Khi các thần linh muôn bắt đi vợ một gã đàn ông, điều đó 
chứng tỏ con người ta cũng như đám thợ may trên trái đất này. 
Kể cũng là diều an ủi khi mà những chiếc áo dài cũ đã xơ xác 
lại có những bàn tay sửa thành mới. Nếu thế gian này không 
còn phụ nữ nào khác ngoài Fulviơ thì quả là ngài bị một tổn 
thất dáng tiếc, không gì dền bù dược. Song nỗi đau buồn này, 
rút cục, lại có mặt an ủi: chiếc áo cũ của ngài sản sinh ra một 
cái váy ngắn mới. Vả chăng, một củ gừng cay, cũng dủ làm 
chảy nước mắt để tưới cho nỗi buồn này, thật vậy. 

ENTƠNI - Công việc nàng khởi xướng lên ở trong nước không cho 
phép ta vắng mặt. 

ENƠBABƠX - Về công việc ngài xúc tiến ở đây cũng chẳng thể thiếu 
ngài. Đặc biệt, công việc của Cliơpatrơ hoàn toàn tùy thuộc vào 
sự có mặt của ngài. 

ENTƠNI - Thôi dủ rồi, những câu trả lời phù phiếm. Hãy bảo cho các 
sĩ quan biết ý định của chúng ta. Ta sẽ giải thích cho hoàng hậu 
rõ nguyên nhân sự ra đi vội vã của chúng ta và thuyết phục 
nàng dồng ý chia tay với ta. Bởi vì không phải chỉ riêng cái 
chết của Fulviơ cùng với những việc khẩn cấp khác giục giã 
chúng ta mạnh mẽ, mà cả những bức thư của biết bao bạn bè 
đang mưu sự ở La Mã cũng kêu gọi ta trở về. Xêctơx, Pompêiơx 
dã thách thức Xizơ và khống chế cả vùng biển. Dân tộc hời hợt 
bất nhất của chúng ta - vốn chẳng bao giờ dành sự kính yêu cho 
người xứng đáng vào đúng thì đúng lúc, trước khi công lao họ đi 
vào quá khứ - giờ dây mới bắt đầu, còn mọi công đức phẩm hạnh 
của Pompêiơx Đại đế vào con trai người. Và gã này, tiếng tăm, 
quyền lực đã cao, sức sông và đởm lược lại cao hơn, đường đường 
một bậc dũng tướng, cứ đà này phát huy thanh thế sẽ đe dọa lật 
nhào thế giới. Biết bao điều đang âm ỉ, tựa như chiếc lông ngựa 
ngâm vào nước phân, mới bắt đầu mang hình hài và sinh lực 
của rắn, nhưng chưa có nọc độc (1) . Hãy nói cho mọi kẻ dưởi 
quyền chúng ta rằng ý ta muốn mau chóng rời khỏi đây. 

ENƠBABƠX - Tôi sẽ làm việc đó. 

Hai người vào 


(1) Theo thói mê tín hồi đó, người ta cho rằng lông ngựa ngâm nước phân sẽ thành 
rắn. Câu này trong nguyên văn gọn hơn: "như chiếc lông ngựa mới chỉ mang sức 
sống chứ chưa có nọc độc của một con rắn". Chúng tôi phát triển cho rõ ý hơn (ND). 



HNTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


621 


CẢNH III 

Vẫn cung điện ấy. Một căn phòng khác 


Cliơpat'rơ, Tsamiơn, Irax và Alêcxcuc ra 

CLIƠPAT RƠ - Tướng quân đâu? 

TSAMIƠN - Từ nãy đến giờ, em chẳng thấy người đâu cả. 

CLIƠPATRƠ ( với Alêcxax) - Tìm xem người ở đâu, với ai và đang làm 
gì. Đừng bảo là ta cử ngươi đến. Hễ thấy chàng buồn thì bảo ta 
đang nhảy múa. Nếu thấy chàng vui thì thưa rằng ta đột nhiên 
lâm bệnh. Nhanh lên, rồi quay lại đây. 

Alêcxax vào 

TSAMIƠN - Tâu Lệnh bà, em thiển nghĩ nếu Lệnh bà yêu tướng 
quân tha thiết, thì Lệnh bà vẫn chưa biết cách buộc người phải 
đáp lại bằng một mối tình tương xứng. 

CLIƠPATRƠ - Có điều gì cần làm mà ta chưa làm? 

TSAMIƠN - Hãy chiều ý người trong mọi việc, đừng ngăn cản người 
trong bất kỳ việc gì. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi khuyên ta điều rồ dại, làm thế chỉ tổ mất chàng. 

TSAMIƠN - Chớ có khích người quá. Xin Lệnh bà hãy bao dung. Đến 
một lúc nào đó, ta sẽ căm ghét cái điều ta thường e sợ. Nhưng 
thôi, Entơni tướng quân đang đến kìa. 

Entơni ra 

CLIƠPATRƠ - Ta ốm và buồn bực. 

ENTƠNI - Ta rất ân hận phải nói ra ý định... 

CLIƠPATRƠ - Đỡ ta về, Tsamiơn thân yêu, kẻo ta ngã mất. Kéo dài 
thế này, sức người đâu chịu nổi. 

ENTƠNI - Nữ hoàng thân yêu nhất đời của ta... 

CLIƠPAT RƠ - Xin ông hãy đứng xa tôi ra. 

ENTƠNI - Có chuyện gì vậy? 

CLIƠPATRƠ - Nhìn mắt ông, tôi biết là có tin đại cát. Thế bà nhà 
bảo sao? Ông có thể đi được rồi đấy. Ôi, giá mà bà ấy đừng bao 
giờ cho phép ông đi tới đây! Đừng có để bà ấy nói rằng tôi giữ 



622 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chân ông lại đây, tôi đâu có quyền lực gì đối với ông. Ông thuộc 
về bà ấy kia mà! 

ENTƠNI - Thần linh chứng giám cho... 

CLIƠPATRƠ - Chao ôi! Chưa bao giờ có nữ hoàng nào bị phụ bạc đau 
đớn như thế này. Vậy mà ngay từ đầu, tôi đã thấy mầm phản 
bội nảy sinh. 

ENTƠNI - Cliơpatrơ ... 

CLIƠPATRƠ - Tại sao tôi lại đi tin rằng ông thuộc về tôi, rằng ông 
thực bụng với tôi, mặc dầu ông thề thốt lay động cả các thần 
linh trên ngai vàng, ông, người đã lừa dối Fulviơ. Thật điên rồ 
quá đáng mới mắc vào cạm bẫy những nguyện ước suông thơn 
thđt đầu lưỡi, miệng vừa thề thốt đã vội nuốt lời! 

ENTƠNI - Nữ hoàng dịu dàng nhất đời... 

CLIƠPATRƠ - Thôi, xin ông đừng có màu mè tìm cách biện bạch cho 
việc ra đi của mình. Hãy chào từ biệt và đi đi. Khi trước ông 
cầu xin ở lại, đó mới là lúc trả lời bay bướm. Bây giờ, đâu có 
chuyện ra đi. Môi, mắt chúng ta nói điều vĩnh cửu, hạnh phúc 
đậu trên vầng trán chúng ta ghé sát vào nhau. Những gì xoàng 
xĩnh nhất của chúng ta cũng thuộc về dòng dõi thiên giới. Mọi 
sự lẽ ra vẫn nguyên vẹn như thế nếu chàng, người dũng sĩ vĩ 
đại nhất thế giới, không biến thành kẻ dối lừa tệ hại nhất. 

ENTƠNI - Kìa, hậu, sao nàng nỡ nói vậy? 

CLIƠPAT RƠ - Ước gì có được tầm vóc như chàng để cho chàng biết 
đến Ai Cập này cũng có một trái tim dũng mãnh. 

ENTƠNI - Nữ hoàng, xin hãy nghe ta nói. Tình thế rất bức thiết đòi 
hỏi chúng tôi ghé vai phụng sự một thời gian, nhưng cả trái 
tim ta nguyên vẹn vẫn thuộc về nàng. Đất nước Italia của 
chúng tôi lấp loáng ánh gươm nội chiến, Xêctơx Pompêiơx đang 
tiến quân đến gần cửa ngõ thành La Mã. Hai lực lượng nội bộ 
đồng cân đồng lạng ủ ấp mưu đồ phe phái, tranh giành quyền 
bính. Những kẻ trước bị căm ghét, giờ lớn mạnh lên lại được 
yêu thương. Gã Pompêiơx mà người đời lên án, nay chói ngời 
công đức hiển hách của cha, đang luồn lách vào trái tim những 
kẻ không phất được trong chính thể hiện nay và bọn này đang 
đông đúc lên đến mức trở thành một mối đe dọa. Và nếp sông 
phẳng lặng do quá ngán nỗi nhàn cư, sẵn sàng tự tẩy rửa bằng 
bất kỳ biến động nào. Lý do đặc biệt nữa của ta - và điều này 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


623 


hẳn khiến nàng an tâm nhất về chuyện ra đi của ta - là cái 
chết của Fulviơ. 

CLIƠPATRƠ - Tôi chưa đến tuổi hết rồ dại nhưng cũng không còn là 
con nít nữa: có thể nào Fulviơ lại chết được? 

ENTƠNI - Nàng đã chết, nữ hoàng của ta ạ. Hãy coi đây và mắt 
rồng hãy hạ cố đọc thư xem nàng đã gây hỗn loạn như thế nào. 
Nhất là hãy đọc xem nàng chết khi nào và ở đâu. 

CLIƠPATRƠ - Ôi, môi tình chân thực thay! Đâu rồi những chiếc bình 
thiêng liêng để chàng trút đầy những giọt nước mắt buồn 
thương? Bây giờ, thì ta thấy rồi, thấy rồi: qua cái chết của 
Fulviơ, ta đã biết rồi đây cái chết của bản thân ta sẽ được đón 
nhận như thế nào. 

ENTƠNI - Thôi, đừng đôi co nữa, mà hãy chuẩn bị nghe tâu trình 
những dự định của ta. Những dự định này sẽ tồn tại hay bị phế 
bỏ là tùy thuộc ý nàng. Xin thề trên ngọn lửa hồng đượm lớp 
phù sa sông Nil, ta rời nơi này với tư cách là tên lính của nàng, 
tên nô bộc của nàng, gây dựng hòa bình hay tiến hành chiến 
tranh cũng theo nàng định đoạt. 

CLIƠPATRƠ - Tsamiơn em, cắt hộ ta cái dải buộc nào. Nhưng mà 
thôi cứ để nguyên thế. Ta thoắt đâm bệnh, thoắt cái lại lành. 
Entơni thích thế mà. 

ENTƠNI - Nữ hoàng quý giá vô ngần của ta, đừng giễu cợt nữa mà hãy 
xác nhận mối tình của kẻ đang chịu một sự phán xử danh dự. 

CLIƠPATRƠ - Fulviơ cũng nhử ta làm thế mà. Ta xin chàng hãy 
quay sang bên, khóc cô ta một chút, rồi chào từ biệt ta và nói 
những giọt nước mắt đó là dành cho đất Ai Cập. Thế, hãy đóng 
một màn kịch, vờ vĩnh cho thật khéo và làm thế nào để sự trả 
giá giống như danh dự hoàn mỹ vậy. 

ENTƠNI - Nàng làm ta nóng máu. Đừng nói nữa. 

CLIƠPATRƠ - Chàng có thể đóng khá hơn nữa, nhưng thế cũng tạm 
được rồi. 

ENTƠNI - Thề trên lưỡi gươm của ta... 

CLIƠPATRƠ - Và lá chắn nữa chứ. Mỗi lúc một cải tiến. Nhưng chưa 
trổ hết tài năng, chưa phải là hoàn hảo nhất. Này Tsamiơn, 
hãy xem chàng Hecquyn La Mã này nhập vai nổi cơn bất bình 
như thế nào. 



624 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ENTƠNI - Tôi xin cáo biệt Lệnh bà đây. 

CLIƠPATRƠ - Các hạ lịch thiệp, cho tôi nói một lời nữa thôi. Ngài 
và tôi phải chia tay, nhưng đó không phải là điểm chính. 
Chúng ta đã yêu nhau, nhưng không, đó cũng không phải là 
vấn dề. Cái đó, ngài biết quá rồi. Tôi muốn nói một điều gì dó... 
Ôi, ý nghĩ của tôi cũng chính là một Entơni: nó lãng quên tôi 
hoàn toàn rồi. 

ENTƠNI - Nếu dưới trướng Lệnh bà không có kẻ điên rồ hầu hạ, 
thì tôi dám nghĩ rằng Lệnh bà sẽ chính là hiện thân của sự 
điên dại. 

CLIƠPATRƠ - Cực nhọc thay, phải mang sự điên rồ đó kề bên trái 
tim, như Cliơpat'rơ này. Nhưng thôi, hãy thứ lỗi cho em, vì 
những tinh cảm phù hợp với em mà chẳng đẹp lòng chàng, thì 
chính chúng sẽ kết liễu đời em. Danh dự kêu gọi chàng rời khỏi 
nơi đây. Vậy hãy làm ngơ đừng thương tiếc gì nỗi điên dại của 
em. Và cầu cho tất cả thần linh đi theo phù hộ chàng, cầu cho 
vòng nguyệt quế chiến thắng ngự trên lưỡi gươm chàng! Và 
thắng lợi rắc hoa trên từng bước đi của chàng! 

ENTƠNI - Nào ta đi thôi. Thế đó, cuộc chia tay của đôi ta vừa đậu lại 
vừa bay di, như nàng, trong khi ở đây, vẫn di theo ta và như 
ta, tuy rời bỏ nơi này, vẫn luôn luôn ở bên nàng. Lên đường. 

Tất cả cùng vào 


CẢNH IV 

La Mã - Một căn phòng trong nhà Xizơ 


Octêiviơx, Xizơ, Lêpiđơx và tùy tùng ra 

XIZƠ - Ông xem đây {đưa một bức thư) và qua đó ông sẽ thấy rằng 
nỗi hằn học vói kẻ tình địch lớn của chúng ta không phải là 
một thói xấu tự nhiên của Xizơ này. Đây, tin tức từ Eliczandriơ 
cho hay: y câu cá, rượu chè, dêm đêm thắp phí phạm đèn nến 
trong những cuộc truy hoan; y chẳng còn khí thế nam nhi gì 



ENTƠNI VÀ CLIƠPAT’RƠ 


625 


hơn Cliơpaưrơ và nữ hoàng quả phụ của Ptôlimi cũng chẳng 
liễu yếu đào tơ gì hơn y: chả mấy khi triệu tập quần thần, 
thậm chí chẳng buồn nghĩ là mình còn có người cộng sự nữa. 
Ông sẽ nhận ra ở đây một con người đúc kết mọi tật xấu của 
nhân loại. 

LÊPIĐƠX - Tôi không thể nghĩ rằng ông ta nhiều thói xấu đến mức 
nhuốm đen cả đức độ. Những khuyết (Jiểm ,của chúng ta cũng 
như những tinh tú trên bầu trời, càng rực rỡ vào những đêm 
đen thẳm, những khuyết điểm có tính di truyền chứ không phải 
tự chuốc lấy không chọn lựa, nên cũng chẳng thể đổi thay. 

XIZƠ - Ông quá khoan dung, ừ, cứ cho rằng y chẳng sai phạm gì 
trong việc bù khú ngay trên giường nệm ân ái của Ptôlimi, 
trong việc đánh đổi cả một vương quốc lấy một tiếng cười, trong 
việc ngồi chè chén với một tên nô lệ, chếnh choáng ngoài phố 
ngay giữa trưa và sẵn sàng quần thảo, đánh vật với bọn du thủ 
du thực nồng nặc mùi mồ hôi. ừ thì cho rằng cái đó hợp với y 
và tư chất y thật quả là hiếm thấy nên chăng bị ảnh hưởng gì 
vì những chuyện đó... Nhưng dù sao Entơni cung không có lý do 
gì bào chữa cho những điều ô nhục y đã làm khi mà chúng ta 
phải mang gánh nặng lớn vì sự nhẹ dạ nông nổi của y. Nếu y 
tiêu thì giờ rảnh rỗi vào khoái lạc, y sẽ phải chịu những cơn óc 
ách đầy bụng và chứng nhức xương, chuyện đó mặc y. Nhưng 
khi thời thế gióng trống kêu gọi từ bỏ chuyện vui chơi và lớn 
tiếng nhắc nhở quốc sự mà y vẫn làm ngơ, thì đó là điều đáng 
quở trách, như ta thường mắng mỏ những thiếu niên đã hiểu 
biết chín chắn mà vẫn bỏ hoài tương lai vì chút lạc thú hiện tại 
và cưỡng lại lời khuyên răn chính đáng. 

Một người đưa tin ra 

LÊPIĐƠX - Lại có tin mới đây. 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Lệnh của đức ông đã được thi hành và từ nay, thưa 
tướng quân Xizơ chí tôn chí kính, ngài sẽ nhận được báo cáo 
tình hình bên ngoài từng giờ một. Pompêiơx hùng cứ ngoài 
biển và xem chừng hắn chiếm được lòng yêu mến của những kẻ 
chỉ biết sợ mà tuân phục Xizơ. Bọn bất mãn kéo về ẩn náu ở 
cắc cảng và dư luận cho rằng Pompêiơx đã chịu nhiều bất công. 

XIZƠ - Ta cũng đồ là như vậy. Từ buổi thiếu thời, chúng ta đã được 
dạy rằng người vươn tới quyền bính chỉ được ủng hộ trước khi 
thành đạt và kẻ thất thế chỉ được yêu mến khi không còn xứng 


40 - SECHXPIA 



626 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đáng được yêu, họ cao giá lên vì người ta thấy vắng bóng họ. 
Cái đám bình dân này, tựa hồ như mớ rong biển lênh đênh 
trên mặt sóng, tới tới lui lui, phụ thuộc vào nước triều lên 
xuống, để rồi thối ruỗng dần với nhịp chuyển động qua lại. 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Thưa đại nhân, kẻ hèn này xin trình để ngài hay 
là Mơnecrêitiz và Mênax, hai tên hải tặc khét tiếng đã thống 
ngự biển, tàu bè đủ các loại của chúng cày nát mặt biển và 
chúng mở nhiều cuộc xâm nhập dữ dội vào Italia. Dân chúng 
vùng giáp giới hải phận nghĩ đến bọn chúng là sợ hãi cắt 
không còn hột máu. Đám thanh niên sôi sục phẫn nộ. Không 
một chiếc thuyền nào ló ra mà không bị bắt ngay. Bởi vì thanh 
thế của Pompêiơx khiến người ta khiếp sợ hơn cả chính binh 
mã của hắn. 

XIzơ - Entơni hãy từ bỏ những cuộc truy hoan dâm dật của ngươi 
đi. Thuở xưa, khi ngươi bị đánh bật khỏi Môđêna, nơi ngươi đã 
giết chết hai viên lãnh tụ Hơxơx và Panxa, nạn đói đuổi theo 
gót ngươi và, mặc dầu được nuôi lớn lên trong nhung lụa, ngươi 
đã chông lại nó với sức chịu đựng bền bỉ hơn cả bọn man di 
mọi rợ. Ngươi đã uông nước đái ngựa cùng những vũng nước 
váng ngầu lên mà ngay những loài thú vật cũng phải tởm. Hồi 
đó lưỡi ngươi đã hạ cố nếm cả những quả dại khó nuốt nhất 
trên những bờ rào gai góc nhất. Phải, như con hoẵng, khi 
tuyết phủ kín những bãi cỏ, ngươi đã gặm đến vỏ cây. Nghe 
nói trên dãy núi Alpơ, ngươi còn ăn một loại thịt kỳ quặc mà 
một sô" người chỉ nhìn thấy cũng đủ sợ chết ngất. Và tất cả 
những điều đó - giờ đây ta nhắc lại, chắc làm ngươi phật ý - 
ngươi đã chịu đựng như một người lính, không vì thế mà hóp 
má, tiều tụy. 

LÊPIĐƠX - Tội nghiệp ông ta! 

XIZƠ - Cầu sao cho nỗi hổ thẹn thôi thúc y mau trở lại La Mã. Đã 
đến lúc chúng ta sóng đôi xuất hiện trên chiến trường. Và 
nhằm mục đích ấy, hãy triệu tập Hội đồng ngay tức khắc cho 
ta. Trong lúc ta nhàn rỗi, Pompêiơx nhân đà phất lên. 

LÊPIĐƠX - Ngài Xizơ, ngày mai tôi sẽ có đủ căn cứ để thông báo 
đích xác cho ngài hay tôi có thể làm gì cả trên biển lẫn trên 
đất liền để đối phó với tình thế hiện tại. 

XIZƠ - Từ nay cho đến cuộc họp Hội đồng, đó cũng là điều quan tâm 
của tôi. Tạm biệt. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


627 


LÊPIĐƠX - Tạm biệt chúa công. Trong khi chờ đợi, nếu ngài được tin 
gì về những biến động bên ngoài, xin cho tôi biết với. 

XIZƠ - Nhất định rồi, ông hãy yên tâm. Đó là trách nhiệm của tôi. 


CẢNH V 

Eliczandviơ - Một phòng trong cung điện 


Cliơpat'rơ, Tsamiơn, Irax và Mađiơn ra 

CLIƠPATRƠ - Tsamiơn! 

TSAMIƠN - Dạ, thưa Lệnh bà. 

CLIƠPATRƠ - Ôi, ôi? Cho ta uống rễ nhân sâm đi. 

TSAMIƠN - Để làm gì kia ạ, thưa Lệnh bà? 

CLIƠPATRƠ - Để ta ngủ cho qua cái quãng thời gian dài dặc này, 
khi Entơni của ta đi xa. 

TSAMIƠN - Lệnh bà nghĩ tới tướng quân quá nhiều. 

CLIƠPATRƠ - Ôi! Đây là sự phản bội. 

TSAMIƠN - Thưa Lệnh bà, em không tin là thế. 

CLIƠPATRƠ - Quan thị Mađiơn! 

MAĐIƠN - Dạ, hoàng hậu cần chi để mua vui ạ? 

CLIƠPATRƠ - Không phải để nghe ngươi hát lúc này. Một tên quan 
thị thì có cái gì khả dĩ làm ta vui thú được. Ày, cái thân phận 
quan thị của nhà ngươi thế mà hóa hay, ý nghĩ của ngươi tự do 
thoải mái hơn, chả cần bay khỏi Ai Cập làm gi. Nhà ngươi có 
dục vọng ái ân không nhỉ? 

MAĐIƠN - Dạ có, thưa Lệnh bà kiều diễm. 

CLIƠPATRƠ - Thực thế? 

MAĐIƠN - Dạ, thưa Lệnh bà thực thế nhưng không thực tế. Bởi lẽ hạ 
thần còn có thể làm gì thực tế được, ngoài những điều lương thiện 
cần làm. Tuy nhiên, thần vẫn có những dục vọng dữ dội và tưởng 
tượng đến cuộc ái ân giữa thần Vệ nữ và thần Chiến tranh. 



628 


VVĨLLIAM SHAKESPEARE 


CLIƠPATRƠ - Ôi, Tsamiơn! Theo em, giờ đây chàng ở đâu? Chàng 
đứng hay chàng ngồi? Hay chàng đang dạo bước? Hay trên lưng 
ngựa? Ồi hạnh phúc thay con ngựa được mang Entơni trên 
mình! Tuấn mã hỡi, hãy làm nhiệm vụ cho dũng cảm, bởi vì mi 
có biết mi đang chở ai đó không? Á thần Atlax của trái đất 
này, cánh tay và giáp sắt của nhân loại dó. Chàng dang nói 
hoặc đang thầm thì: "Con rắn sông Nil của ta đâu rồi?" vì 
chàng thường gọi ta thế mà. Giờ đây ta tự nuôi dưỡng bằng 
chất độc tuyệt diệu nhất. Thử ngẫm về mình coi, những vuốt ve 
yêu dương của thần Mặt Trời làm sạm đen da ta và thời gian 
cày những vết nhăn sâu trên mặt ta. Ồi Xizơ (1) với vầng trán 
rộng, thuở chàng còn thống ngự trên đất này, ta là món thượng 
hảo hạng dành dể tiến vua và Pompêiơx vĩ đại chỉ biết đứng 
ngây người, dán mắt vào khuôn mặt ta như muôn cắm neo cái 
nhìn của mình vào đó và chết đắm trong sự chiêm ngưỡng 
người đàn bà tượng trưng cho cả cuộc đời của ông ta. 

Alêcxax ra 

ALÊCXAX - Xin kính chào nữ vương Ai Cập. 

CLIƠPATRƠ - Sao mà ngươi khác xa Mac Entơni đến thế! Tuy nhiên 
do ở chỗ chàng trở về, ngươi cũng nhuốm chút hào quang vàng 
rực. Mac Entơni của ta ra sao? 

ALÊCXAX - Hoàng hậu quý mến, cử chỉ cuôì cùng của tướng quân là 
hôn lên viên ngọc trai phương Đông này, nụ hôn cuôì trong vô 
vàn nụ hôn liên tiếp. Lời người chôn chặt trong tim tôi. 

CLIƠPAT'RƠ - Vậy thì tai ta phải rứt nó ra khỏi đó. 

ALÊCXAX - Người nói: "Anh bạn hãy thưa rằng tráng sĩ La Mã kiên 
cường gửi tới nữ đại vương Ai Cập báu vật này từ trong lòng 
một con trai. Để bù thêm cho món quà nhỏ mọn đặt dưới chân 
nàng, ta sẽ đem một loạt vương quôc nạm vào ngai báu của 
nàng. Toàn thể phương Đông sẽ gọi nàng là nữ chúa, ngươi hãy 
nói thế". Nói rồi, người gật đầu và ung dung nhảy lên mình một 
con chiến mã. Con ngựa hí vang lừng át mọi lời tôi định nói. 

CLIƠPATRƠ - Thế chàng vui hay buồn? 

ALÊCXAX - Giông như thời kỳ giữa hai cực nóng, lạnh trong năm, 
người không buồn mà cũng chẳng vui... 


(1) Đây là Jưliơx Xizơ, bô" của Octêiviơx trong vở này. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


629 


CLIƠPATRƠ - Ôi, một tâm thể dung hòa đúng mức làm sao! Lưu ý 
xem, Tsamiơn, hãy lưu ý xem, đích thị tính cách chàng. Này 
nhé: chàng không buồn, bởi vì nếu vậy, chàng sẽ hóa ra tươi rói 
trước mắt những kẻ rập khuôn bắt chước vẻ bề ngoài của 
chàng; chàng cũng không vui, vì làm thế có vẻ như nói với họ 
rằng chàng chỉ một mực hoài nhớ về giữa hai tâm trạng. Ôi, sự 
hỗn hợp thần thánh! Dù chàng vui hay buồn thì độ mãnh liệt 
của hai tình cảm đó đều hợp với chàng hơn bất cứ người đàn 
ông nào khác. Người có gặp những tên chạy thư của ta không? 

ALÊCXAX - Chà, thưa Lệnh bà, có tới hai mươi tên đưa tin khác 
nhau. Sao Lệnh bà phái đi dồn dập thế ạ? 

CLIƠPATRƠ - Kẻ nào sinh ra vào cái ngày mà ta quên không gửi thư 
cho Entơni, sẽ mang thân phận ăn mày lúc lìa đời. Tsamiơn, 
mang giấy mực lại đây. Hoan nghênh Alêcxax thân mến. 
Tsamiơn em, trước kia có bao giờ ta yêu Xizơ đến thế không? 

TSAMIƠN - Ôi, Xizơ, con người quả cảm ấy. 

CLIƠPATRƠ - Cầu sao cho ngươi chết nghẹn nếu ngươi mở mồm 
nhấn mạnh như thế một lần nữa. Hãy nói: Entơni quả cảm. 

TSAMIƠN - Xizơ anh dũng! 

CLIƠPATRƠ - Thề có nữ thần Izix, ta sẽ vả hộc máu gãy ráng ngươi, 
nếu ngươi dám so sánh Xizơ với người ta yêu, đệ nhất trương 
phu trong toàn thể trượng phu. 

TSAMIƠN - Xin Lệnh bà đại xá, em chỉ bắt chước hót theo Lệnh bà 
cả thôi ạ. 

CLIƠPATRƠ - Nhưng ngày trẻ dại, suy xét nông cạn, khí huyết còn 
lạnh lùng, ta mới thốt ra những điều như vậy. Nhưng thôi, lại 
đây. Mang giấy mực cho ta. Mỗi ngày, chàng sẽ nhận được một 
lời chào mừng khác, dù có phải huy động vãn dân Ai Cập để 
chạy thư, ta cũng chẳng từ. 

Cùng vào 



HỒI HAI 

CẢNH I 

Thành Mexina - Một căn phòng trong nhà Pompêiơx 


Pompêiơx, Mơnecrềitiz và Mễnax ra 

POMPÊIƠX - Nếu các thần linh vĩ đại là công minh chính trực thì 
các vị phải phù hộ công cuộc của những người chính trực nhất. 

MƠNECRÊITIZ - Pompêiơx tôn quý, ngài nên biết rằng các vị chỉ mới 
trì hoãn thôi chứ đâu đã khước từ. 

POMPÊIƠX - Trong khi chúng ta khẩn cầu ân huệ các vị, thì điều 
chúng ta cầu xin lụi tàn, còn chi nữa mà mong. 

MƠNECRÊITIZ - Chúng ta, vốh chẳng hiểu gì mình, nhiều khi lại đi 
cầu hại cho bản thân và các vị khước từ là vì lợi ích của chúng 
ta. Thành thử chúng ta không toại nguyện mà lại hóa có lợi , 

POMPÊIƠX - Ta sẽ thành công. Nhân dân yêu mến ta và biển cả 
thuộc về ta. Lực lượng của ta giờ tựa như vầng trăng khuyết, 
song sinh linh khiến ta hy vọng rằng sẽ đến lúc trăng tròn. 
Mac Entơni còn mải tiệc tùng ỡ Ai Cập và sẽ chẳng tiến hành 
chiến tranh ngoài bờ cõi làm gì. Xizơ thì chỗ nào cũng vơ vét 
tiền của, lại mất lòng người. Lêpiđơx nịnh bợ cả hai và được 
cả hai nịnh lại, song chẳng yêu ai và cũng chẳng được gã nào 
ái mộ. 

MƠNECRÊITIZ - Xizơ và Lêpiđơx đã ra trận, dẫn đầu một lực lượng 
rất hùng hậu. 

POMPÊIƠX - Ngươi nghe ở đâu ra cái tin thất thiệt ấy? 

MƠNECRÊITIZ - Từ miệng Xilviơx, thưa ngài. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


631 


POMPÊIƠX - Hắn ta nằm mơ. Ta biết hai gã đang ở La Mã chờ 
Entơni. Nhưng hỡi Cliơpat’rơ đầy duyên sắc, cầu cho tất cả 
phép màu của tình yêu làm mềm mại thêm đôi môi đã lạt 
phai của nàng! cầu sao phép thuật kết hợp với sắc đẹp, và 
tà dâm quyện với cả hai cái đó, trói chặt gã phóng đãng vào 
lớp lớp bàn tiệc khiến cho đầu óc hắn luôn luôn lơ mơ; các 
đầu bếp hạng nhâ't kích thích vị giác của hắn bằng những 
cao lương mĩ vị, khiến hắn càng ăn càng ngon miệng không 
biết chán, để cho danh dự hắn chìm ngợp trong ăn uống, ngủ 
nghê triền miên đến độ đờ đẫn khi tới bờ sông Mê bên kia 
thế giới. 

Variơx ra 

- Thế nào Variơx? 

VAK1ƠX - Tin này là rất xác thực: ở La Mã, người ta đang chờ Mac 
Entơni từng giờ. Kể từ lúc y rời Ai Cập đã thừa thời gian để 
vượt một chặng đường dài hơn thế nữa. 

POMPÊIƠX - Giá chuyện nhỏ mọn, có khi ta lại chú ý lắng nghe 
hơn. Mênax, ta không ngờ gã đàn ông bội thực ái ân ấy lại 
khoác áo giáp vào người vì một cuộc chiến nhỏ nhoi như vậy. 
Trí dũng, thao lược của hắn gấp đôi cả hai gã kia cộng lại. 
Nhưng chúng ta hãy tự hào rằng cuộc nổi dậy của chúng ta đã 
rứt được gã Entơni hoang dâm vô độ ra khỏi lòng mụ vợ góa 
của vua Ai Cập. 

MÊNAX - Tôi không tin là Xizơ và Entơni sẽ thân thiện với nhau. 
Vợ Entơni mới chết, từng xúc phạm Xizơ, em trai y cũng đem 
quân đánh Xizơ, mặc dầu theo tôi nghĩ, không phải là do 
Entơni xúi giục. 

POMPÊIƠX - Mênax, ta không biết những hiềm khích nhỏ lùi bước 
như thế nào trước những thù nghịch lớn. Giá như chúng ta 
không đứng lên chống cả hai bên thì có cơ là họ sẽ tính sổ với 
nhau, vì mâu thuẫn đã đến độ phải so gươm. Nhưng liệu nỗi 
gờm sợ chúng ta có gắn bó họ lại với nhau, dẹp được những mối 
chia rẽ, xích mích nhỏ mọn hay không, điều đó chúng ta chưa 
rõ. Chuyện ấy xin phó mặc các thần linh định đoạt! Chỉ còn 
cách tận dụng sức mạnh của cánh tay, sự sông còn của chúng ta 
tùy thuộc ở đó. Lại đây, Mênax. 

Cùng vào 



632 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 

La Mã - Một căn phòng trong nhà Lêpiđơx 


Enơbabơx và Lêpiđơx ra 

LÊPIĐƠX - Enơbabơx đôn hậu, có một việc nên làm và phù hợp với 
ông, là hãy khuyên nhủ tướng của ông dùng lời lẽ dịu dàng và 
ưu nhã một chút. 

ENƠBABƠX - Tôi sẽ xin chủ tướng tôi đối đáp đúng như tính cách 
của người. Nếu Xizơ kích động người, thì mong rằng Entơni sẽ 
nhìn vượt qua đầu Xizơ và nói lớn như sấm dậy. Xin thề có 
thần Jupite, nếu tôi để râu như Entơni tôi sẽ không cạo râu vào 
ngày hôm nay. 

LÊPIĐƠX - Đây không phải là lúc hục hặc nhau vì chuyện riêng tư. 

ENƠBABƠX - Mỗi lúc đều phát sinh vấn đề cần giải quyết. 

LÊPIĐƠX - Nhưng những vấn đề nhỏ phải nhường bước cho những 
vấn đề lớn. 

ENƠBABƠX - Không, nêu những vấn đề nhỏ này ra trước. 

LÊPIĐƠX - Ông nói cuồng nhiệt quá. Nhưng xin chớ khêu lại đống 
tro tàn. Entơni cao cả đến đây rồi. 

Entơni và Ventiđiơx ra 

ENƠBABƠX - Và kia nữa là Xizơ. 

Xizơ, Mơkêỉnơx và Egrippơ ra 

ENTƠNI - Nếu chúng ta hòa giải tốt dẹp ở đây thì sẽ tiến thẳng tới 
Pathiơ. Hãy lắng nghe cho kỹ, Ventiđiơx. 

XIZƠ - Ta không rõ, Mơkêinơx ạ. Hỏi Egrippơ ấy. 

LÊPIĐƠX - Quý hữu, điều liên kết chúng ta là đại nghĩa, chớ để việc 
nhỏ nhặt chia rẽ chúng ta. Có gì sai trái hãy nhẹ nhàng bảo nhau. 
To tiếng cãi cọ về chuyện bất đồng vụn vặt, có khác nào phạm tội 
giết người trong khi chạy chữa vết thương. Cho nên tôi tha thiết 
yêu cầu quý hữu, khi sử dụng đến những điểm chua xót nhất, 
hãy dùng những từ dịu ngọt nhất và chớ làm gay gắt vấn đề. 

ENTƠNI - Thật là những lời nói hay. Nếu đứng trước hàng quân 
động viên chiến đấu, tôi cũng cầu nói được như vậy. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


633 


XIZƠ - Hoan nghênh đã tới La Mã. 

ENTƠNI - Cảm ơn. 

XIZƠ - Ngồi đi. 

ENTƠNI - Ngài ngồi đi. 

XIZƠ - Thì ngồi. 

ENTƠNI - Tôi được biết ngài có nhận định xấu về những sự việc 
không đến nỗi xấu, hoặc nếu có xấu cũng không liên quan gì 
đến ngài. 

XIZƠ - Nếu như vô cớ hoặc giả vì một cớ không đâu, ta tuyên bố 
rằng mình bị xúc phạm, nhất là lại vì ông nữa, thì ta thật đáng 
chê cười. Càng đáng chê cười hơn nữa, nếu có lần nào ta lên 
tiếng bỉ báng ông trong khi ta chẳng có phận sự gì để nhắc đến 
tên ông. 

ENTƠNI - Xizơ, việc tôi ở Ai Cập, ngài coi là thế nào? 

XIZƠ - Cũng chẳng khác gì ta ngụ tại La Mã theo cách ông nhìn từ 
Ai Cập vậy. Tuy nhiên, nếu từ đấy, ông âm mưu chống ta, thì 
có thể việc ông ở Ai Cập thành vấn đề đối với ta đấy. 

ENTƠNI - Âm mưu, ngài định nói gì vậy? 

XIzơ - Ong hãy vui lòng suy từ những gì xảy đến với ta ở đây thì sẽ 
nắm được ý ta muốn nói. Vợ ông và em trai ông khởi chiến 
đánh ta và sự chống đối của họ do ông chủ mưu, chính ông là 
tiếng hô xung trận. 

ENTƠNI - Ngài lầm rồi. Em trai tôi không bao giờ ghép tôi vào 
hành động của nó. Tôi đã điều tra việc này và biết được nhiều 
điều xác thực từ miệng những người cùng chiến đấu với ngài. 
Chẳng phải nó đã làm giảm uy tín của tôi cũng như của ngài và 
gây chiến trái với ý muốn của tôi xưa nay vốh cùng chung sự 
nghiệp với ngài, đó sao? Và điểm này những bức thư trước đây 
của tôi đủ chứng minh để ngài rõ. Nếu ngài muôn gây sự thì 
đừng nên viện cớ ấy, nó không thích hợp đâu. 

XIZƠ - Ồng tự đề cao bằng cách chê trách ta nhận định sai lầm 
song những lời biện bạch của ồng là chắp vá. 

ENTƠNI - Đâu phải thế, đâu phải thế, tôi chắc chắn rằng ngài chẳng 
lạ gì sự thật rành rành này: là người cộng sự với ngài bảo vệ sự 
nghiệp mà nó chống lại, tôi không thể nhìn bằng con mắt thiện 
cảm những cuộc chiến tranh đe dọa an ninh của bản thân tôi. 



634 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Còn về vợ tôi, tôi những mong ngài tìm thấy được một tinh 
thần như vậy ở một phụ nữ khác: một phần ba thế giới này năm 
trong tay ngài, chỉ cần một sợi dây cương thô sơ là ngài có thể 
điều khiển nó dễ dàng, bắt đi bước một hoặc phi nhanh tùy 
thích, nhưng với một người vợ như Fulviơ thì đừng hòng. 

ENƠBABƠX - Giá tất cả chúng ta đều có những người vợ như thế, để 
nam giới có thể cùng ra trận với nữ giới? 

ENTƠNI - Do nông nóng, những náo loạn của nàng thật bất trị mà 
lại không thiếu khôn ngoan sắc sảo về chính trị, thưa ngài 
Xizơ, tôi phải đau lòng thừa nhận rằng chúng đã khiến ngài lo 
lắng nhiều, về điều này ngài phải công nhận rằng tôi không 
thể giúp ích gì được. 

XIZƠ - Ta đã viết cho ông trong khi ông mải hội hè đình đám ở 
Eliczandriơ. Ông giễu cợt bỏ thư ta vào túi và bảo sứ giả của ta 
ra khỏi nơi tụ hội. 

ENTƠNI - Thưa ngài, chưa được phép, y đã xông vào chộp lấy tôi. 
Hơn nữa, tôi lại vừa thết tiệc ba ông vua và không còn là mình 
hồi sáng sớm nữa. Nhưng hôm sau, tôi đã đích thân nói chuyện 
với y; thế cũng tựa như xin lỗi y vậy. Hãy gạt gã này ra ngoài, 
đừng để y thành đầu môi tranh cãi giữa chúng ta. 

XIZƠ - Ông đã bội ước nguyền, điều mà ông sẽ không bao giờ có thể 
lên tiếng kết tội ta. 

LÊPIĐƠX - Xizơ, xin hãy bình tĩnh. 

ENTƠNI - Không, Lêpiđơx, cứ để ông ấy nói. Điều ông ấy hiện đang 
nhắc tới, giả dụ tôi có sai sót, là vấn đề danh dự thiêng liêng. 
Vâng, Xizơ, xin ngài cứ nói tiếp. Tôi đã cam kết... 

XI zơ - Gửi vũ khí và viện binh đến cho ta khi ta yêu cầu. Cả hai 
thứ, ông đều khước từ. 

ENTƠNI - Nói cho đúng hơn là xem nhẹ. Vả lại, hồi đó những giờ 
say sưa mê mẩn đã làm tôi mất cả sáng suốt. Tôi xin gắng hết 
sức mình tỏ lòng sám hối đối với ngài. Lòng trung thực sẽ 
không làm tôi kém phần lớn lao, cũng như uy tín của tôi không 
thể phát huy nếu thiếu lòng trung thực. Nói cho đúng, Fulviơ 
gây chiến ở đây là để kéo tôi ra khỏi Ai Cập. Vì chuyện đó, mà 
vô hình trung tôi là nguyên nhân gây nên, tôi xin rạp mình tạ 
lỗi trong giới hạn thích đáng mà danh dự cho phép trong 
trường hợp này. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


635 


LÊPIĐƠX - Lời lẽ cao cả thay. 

MƠKÊINƠX - Nếu có thể, xin các vị vui lòng kiềm chế đừng khơi sâu 
thêm hiềm khích. Quên hẳn hiềm khích tức là nhớ rằng tình 
thế khẩn cấp hiện nay kêu gọi các vị hòa giải với nhau. 

LÊPIĐƠX - Mơkêinơx, ông nói nghe được lắm, thật đáng khen. 

ENƠBABƠX - Hoặc giả, nếu giờ đây, các vị tạm vay nhau chút yêu 
thương thì đến lúc không còn nghe nhắc gì đến Pompêiơx nữa, 
các vị có thể hoàn lại và sẽ có thời gian cãi lộn khi không có gì 
khác để làm. 

ENTƠNI - Ngươi chỉ là đồ võ biền. Đừng có nói nữa. 

ENƠBABƠX - Tôi quên mất là chân lý phải im lặng. 

ENTƠNI - Ngươi xúc phạm những người có mặt ở đây. Cho nên, 
đừng có nói nữa. 

ENƠBABƠX - Vậy xin cứ tiếp tục đi. Tôi xin trân trọng câm như hến. 

XIZƠ - Ta không phản đối nội dung vấn đề mà chỉ không thích cái lối 
nói của ông ta thôi. Bởi vì chúng ta sẽ không thể duy trì tình 
thân hữu nếu cung cách hành động khác xa nhau đến thế. Tuy 
nhiên, nếu ta biết có cái đai nào cạp được chúng lại với nhau 
thật chắc thật bền, ta sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm bằng được. 

EGRIPPƠ - Đức ông Xizơ, cho phép tôi được nói. 

XIZƠ - Nói đi, Egrippơ. 

EGRIPPƠ - Ngài có một người em gái cùng mẹ khác cha, nàng Octêiviơ 
mà ai nấy đều ngưỡng mộ. Mac Entơni vĩ đại nay đã góa vợ. 

XIZƠ - Đừng nói vậy, Egrippơ. Nếu Cliơpatrơ nghe thấy, ngươi sẽ bị 
phỉ nhổ tàn tệ một cách đích đáng. 

ENTƠNI - Thưa Xizơ, tôi chưa hề kết hôn với Cliơpatrơ. Hãy để tôi 
nghe Egrippơ nói tiếp. 

EGRIPPƠ - Để giữ cho nhị vị sống trong tình thân hữu đời đời, để 
nhị vị trở thành anh em và kết chặt trái tim nhị vị bằng một 
nút không thể tuột, hãy se duyên cho Entơni với Octêiviơ 
thành vợ chồng, sắc đẹp của Octêiviơ xứng đáng được một 
người chồng không chút thua kém bậc trượng phu ưu tú nhất 
trong đám mày râu. Đức hạnh cùng mọi vẻ duyên dáng của 
nàng thật không gì sánh kịp. Bằng cuộc hôn nhân này, mọi tị 
hiềm nhỏ mọn giờ đây có vẻ lớn lao và mối đe dọa lớn giờ đây 
tưởng chừng nguy hiểm, sẽ thành vô nghĩa. Sự thật sẽ chỉ còn 



636 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


là huyền thoại, trong khi bây giờ những điều có tính chất nửa 
huyền thoại cũng được coi là sự thật. Tình yêu nàng dành cho 
cả hai vị sẽ xích hai vị lại gần nhau và kéo theo sau lòng mến 
yêu của hai người. Xin miễn thứ về những điều tôi vừa nói: đó 
không phải một ý nghĩ vừa nảy ra tức thì, mà là có nghiên cứu, 
nghiền ngẫm với ý thức về bổn phận. 

ENTƠNI - Xizơ, ngài có nói gì không? 

XIZƠ - Ta chờ nghe Entơni cho biết cảm tưởng về điều đã đề xuất 
rồi mới phát biểu. 

ENTƠNI - Nếu tôi nói: "Egrippơ, mong sao dược như vậy", thì 
Egrippơ sẽ có quyền lực gì để thu xếp việc này cho chu toàn? 

XIZƠ - Có quyền lực của Xizơ và ảnh hưởng của Xizơ đối với Octêiviơ. 

ENTƠNI - Lẽ nào tôi lại dám nghĩ đến chuyện cản trở dự định tốt 
đẹp này được biểu lộ một cách thành thật đến thế! Hãy dưa tay 
anh cho tôi nắm. Hãy xúc tiến hành động sủng ái này và từ giờ 
phút này trở đi, tình huynh đệ sẽ ngự trong tim chúng ta và 
chỉ phôi những mục đích lớn lao của chúng ta. 

XIZƠ - Tay ta đây. Ta trao cho chú một người em gái mà ta yêu như 
chưa từng có anh trai nào yêu em gái đến thế. Hãy chăm nom 
cho nàng sông để liên kết giang sơn và trái tim chúng ta lại, 
cho nghĩa tình chúng ta khỏi bay đi một lần nữa. 

LÊPIĐƠX - Hạnh phúc thay, Amen! 

ENTƠNI - Trưđc đây tôi không hề nghĩ đến chuyện so gươm với 
Pompêiơx vì mới rồi, y đã trọng vọng và biệt đãi tôi rất mực. 
Có điều là tôi phải cảm tạ y trước, kẻo mai rồi mang tiếng vô 
ơn. Sau dó, tôi sẽ thách thức y. 

LÊPIĐƠX - Thời gian thúc bách ta phải truy nã Pompêiơx ngay thôi, 
kẻo hắn sẽ tấn công ta trước. 

ENTƠNI - Y hiện đóng tại đâu? 

XIZƠ - ở quanh vùng núi Maixinơm. 

ENTƠNI - Lực lượng trên bộ của y thế nào? 

XIZƠ - Khá lớn và không ngừng tăng lên. Và trên biển thì hắn làm 
chủ tuyệt đối. 

ENTƠNI - Đó là tiếng đồn. Mong sao tôi với y gặp gỡ trao đổi đôi 
lời! Sao cho mau tới lúc đó. Nhưng trước khi vũ trang, chúng ta 
hãy giải quyết việc vừa bàn. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


637 


XIZƠ - Rất vui lòng. Ta mời chú đến gặp em gái ta. Ta sẽ đưa chú 
thẳng tới dó. 

ENTƠNI - Lêpiđơx, xin ngài chớ rời bỏ chúng tôi. 

LÊPIĐƠX - Entơni cao quý, dù có ốm đau, tôi cũng xin theo hai vị. 

Hồi kèn, Xizơ, Entơni và Lêpiđơx vào 

MƠKÊINƠX - Hoan nghênh ông từ Ai Cập tới! 

ENƠBABƠX - Mơkêinơx tôn quý, một nửa trái tim của Xizơ! Ông bạn 
đáng kính Egrippơ của tôi. 

EGRIPPƠ - Enơbabơx đôn hậu. 

MƠKÊINƠX - Chúng ta có đầy dủ lý do để vui mừng là mọi vấn đề đã 
giải quyết mỹ mãn đến thế. Ông ở Ai Cập vui vẻ chứ? 

ENƠBABƠX - À, bọn tôi ngày ngủ đẫy tễ, đêm uống say tràn quý tỵ. 

MƠKÊINƠX - Điểm tâm tám lợn rừng quay cả con mà chỉ có mười 
hai người, có đúng thế không? 

ENƠBABƠX - Đó chỉ là con ruồi nhép so với con đại bàng. Bọn tôi 
còn có những chầu tiệc tùng đập phá rôm rả gấp bội, đó mới gọi 
là đáng kể. 

MƠKÊINƠX - CliơpatTơ thật là một kỳ nữ, nếu đúng như lời đồn. 

ENƠBABƠX - Mới gặp Entơni lần đầu trên sông Xidnơx, nàng đã bỏ 
trái tim ông vào túi như bỡn. 

EGRIPPƠ - Phải, nàng đã xuất hiện ở đó, nếu kẻ thuật lại chuyện 
cho tôi nghe không bịa. 

ENƠBABƠX - Tôi xin kể lại bạn nghe. Con thuyền nàng ngồi như 
một chiếc ngai lộng lẫy, tỏa ánh rực rỡ trên làn nước. Mạn 
lái nạm vàng thoi, buồm đỏ thắm và thơm lừng đến nỗi làm 
cho gió ngơ ngẩn tương tư. Những mái chèo bằng bạc khua 
nước theo điệu sáo vi vút thổi, giục sóng đuổi theo gâp gấp 
như phải lòng những nhịp chèo. Còn bản thân nàng thì 
không có lời nào tả xiết. Nàng nằm trong phòng the rủ 
trướng thêu vàng, đẹp hơn cả thần Vệ nữ trong bức tranh 
mà ta đã cho rằng trí tưởng tượng vượt lên trên thực tế. 
Đứng bên nàng là những chú bé xinh xẻo, má lúm đồng tiền, 
như những thần Quipiđông (1) tươi cười, tay cầm quạt đủ các 
sắc màu, hơi gió phả ra từ đó nhằm quạt mát nhưng dường 


(1) Thần Ái tình, thường được hình tượng hóa băng chú bé cầm cung và một ống tên. 



638 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


như lại làm rực hồng đôi má nõn nà, thành thử kết quả hoàn 
toàn ngược lại. 

EGRIPPƠ - Ôi cảnh tượng hiếm hoi dành cho Entơni. 

ENƠBABƠX - Các cung nữ của nàng, tựa như những nàng tiên biển, 
những nàng tiên cá, chăm chú nương theo mắt nàng nhìn, mỗi 
cử chỉ uôri éo là một nét điểm trang. Phía sau, một cô nom như 
tiên cá ngồi cầm lái. Dây buồm bằng lụa rung rinh theo những 
mơn trớn của đôi bàn tay êm ái như hoa, thành thạo công việc. 
Từ con thuyền một mùi hương kỳ lạ vô hình làm ngây ngất mọi 
người trên những bến sông kề dó. Dân thành phố đổ xô ra đón 
nàng và Entơni ngồi trong ngai một mình giữa chợ huýt sáo 
vào không trung. Và không khí nếu không sợ bỏ trông một 
khoảng trời thì ắt cũng dã ùa tới ngắm Cliơpatrơ. 

EGRIPPƠ - Thật là một phụ nữ Ai Cập hiếm có. 

ENƠBABƠX - Nàng vừa xuống bến, Entơni dã có người tới mời ăn 
bữa tối. Nàng trả lời rằng Entơni nên là khách của nàng thì tốt 
hơn và khẩn khoản như vậy. Entơni lịch thiệp của chúng tôi, 
vốn chẳng bao giờ hạ một tiếng "không" với phụ nữ, đã đến dự 
tiệc, sau khi cạo râu tới mười lần, và đã dem trái tim mình trả 
giá cái mà ông dã chỉ ăn bằng mắt. 

EGRIPPƠ - Cô ả chài vua ếm chúa! Mụ ta đã khiến tiên đế XiZơ hạ 
kiếm xuống chân giường. Miếng đất Cliơpatrơ, tiên dế dă cày, 
còn mụ ta thì thu hoa lợi. 

ENƠBABƠX - Tôi đã từng thấy nàng nhảy lò cò bốh mươi bước giữa 
phố đông. Và hụt hơi, nàng vừa nói vừa hổn hển lại càng thêm 
duyên dáng, khiến cái bất hảo thành hoàn hảo, thở không ra 
hơi mà lại đầy sức quyến rũ. 

MƠKÊINƠX - Bây giờ chắc Entơni phải bỏ hẳn cô ả. 

ENƠBABƠX - Chẳng bao giờ. Ông ấy không bỏ đâu. Tuổi tác không 
thể làm nàng tàn héo, cũng như nếp quen không thể làm sự 
phong phú vô cùng tận của nàng trở thành nhàm. Những phụ 
nữ khác khơi lòng ám dục mãi rồi cũng làm người ta ngấy, song 
nàng thì lại khiến càng thỏa mãn càng thấy đói thèm. Bởi vì 
những cái xấu xa nhất ở nàng lại hóa đáng yêu đến nỗi các đức 
cha thánh thiện lại ban phước cho nàng khi nàng lang chạ. 

MƠKÊINƠX - Nếu như sắc đẹp, sự mẫn tuệ và thùy mị có thể ổn định 
trái tim Ehtơni, thì Octêiviơ ắt là bảo vật trời ban cho ông ấy. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


639 


EGRIPPƠ - Ta đi thôi, Enơbabơx trung hậu, trong thời gian ở đây 
bạn hãy là khách quý của tôi. 

ENƠBABƠX - Xin kính cẩn cảm tạ. 

Cùng vào 


CẢNH III 

Vẫn ở La Mã. Một phòng trong nhà Xizơ 


Xizơ, Entơni đi hai bền, Octêiviơ ở giữa cùng tùy tùng ra 

ENTƠNI - Đôi khi chuyện thế sự và nghĩa vụ trọng đại của ta đã 
buộc ta phải xa vòng tay nâng giấc của nàng. 

OCTÊIVIƠ - Suốt thời gian đó, em sẽ quỳ gối cúi đầu trước thần linh 
cầu nguyện cho chàng. 

ENTƠNI - Chúc tôn huynh ngủ ngon. Octêiviơ của ta, nàng đừng đọc 
những thói hư tật xấu của ta qua miệng tiếng thiên hạ. Trước 
đây, ta chưa xử sự thật đúng mực, nhưng từ nay về sau, nhất cử 
nhất động sẽ vào khuôn phép. Chúc ái nương ngủ ngon. 

OCTÊIVIƠ - Chúc phu tướng ngủ ngon. 

XIZƠ - Chúc ngủ ngon. 

Xizơ và Octêiviơ vào, thầy bói ra 

ENTƠNI - Thế nào lão quái, lão có nhớ Ai Cập không? 

THẦY BÓI - Ước gì tôi đừng có rời khỏi đó mà ngài thì chưa bao giờ 
tới đó. 

ENTƠNI - Tại sao, lão có thể cho ta biết được không? 

THẦY BÓI - Tôi thấy điều đó ở nỗi phấp phỏng trong lòng mà không 
nói ra được. Dù sao ngài cũng nên mau mau trở về Ai Cập đi. 

ENTƠNI - Lão hãy nói cho ta biết giữa Xizơ và ta, phúc phận ai cao hơn? 

THẦY BÓI - Xizơ. Cho nên, hỡi Entơni, ngài chớ ở lại bên ông ta. Quỷ 
thần giữ mệnh ngài vốn dòng dõi thượng lưư, dũng cảm, cao cả, 
không gì sánh tày, trong khi quỷ thần của Xizơ thiếu hẳn những 



640 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cái đó. Nhưng gần ông ta, thần hộ mệnh của ngài đâm e sợ, như 
thể bị áp đảo. Vì vậy, hãy giữ một khoảng cách đủ với ông ta. 

ENTƠNI - Đừng nói chuyện ấy nữa. 

THẦY BÓI - Tôi không nói với ai, trừ ngài ra. Và sẽ không hé thêm lời 
nào nếu không phải là với riêng ngài. Ngài muốn chơi ván bài gì 
với ông ta, cũng cầm chắc phần thua và dù lợi thế đến đâu, cũng 
bị vía may tự nhiên của ông ta đánh bại. Hào quang của ngài lu 
mờ ở nơi ông ta tỏa sáng rực rỡ. Tôi nhắc lại, vía ngài ở gần ông 
ta thì sợ, bạt hẳn đi, nhưng nếu xa ông ta thì mười phần cao quý. 

ENTƠNI - Thôi, lặo đi đi. Bảo Ventiđiơx là ta muốn nói chuyện với 
ông ta nhé. 

Thầy bói vào 

Họ sẽ tiến đánh Pathiơ. Dẫu đó là nghệ thuật hay hú họa, 
điều lão ta nói vẫn là đúng. Cả đến những con xúc xắc cũng 
tuân theo ý ông ta và trong các cuộc đua tranh của chúng ta, thủ 
thuật cừ nhất của mình cũng đi tong trước sự may mắn của ông 
ta. Rút thăm ông ta được, chọi gà, ông ta cũng ăn giải; và đấu 
chim cút thì chim của ông ta bao giờ cũng thắng chim mình. Ta 
sẽ về Ai Cập. Mặc dầu ta tiến hành cuộc hôn nhân này cho yên 
thân, nhưng niềm vui thú của ta là ở phương Đông kia. 

Ventiđiơx ra 

- A! Ventiđiơx, ngươi phải đi Pathiơ. Lệnh bài của ngươi đã 
cấp sẵn. Hãy theo ta đến mà nhận. 

Cùng vào 


CẢNH IV 

vẫn La Mã - Một đường phố 


Lêpiđơx, Mơkêinơx và Egrippơ ra 

LÊPIĐƠX - Đừng tốn công nữa. Hãy mau mau đuổi theo các chủ 
tướng của các ông đi. 



ENTƠNĨ VÀ CLIƠPArRƠ _ 641 

EGRIPPƠ - Thưa ngài, Mac Entơni chỉ còn hôn tạm biệt Octêiviơ 
nữa thôi, rồi chúng tôi sẽ theo sau. 

LÊPIĐƠX - Hẹn gặp các ông trong bộ chiến bào. Đó là trang phục 
hợp với cả hai ông. Tạm biệt! 

MƠKÊINƠX - Thưa ngài Lêpiđơx, theo tôi quan niệm cuộc hành trình 
này, chúng tôi sẽ có mặt ở Maixinơm trước ngài. 

LÊPIĐƠX - Đường các ông đi ngắn hơn. Ta còn có nhiều việc phải đi 
vòng. Các ông sẽ đến sớm hơn ta hai ngày. 

MƠKÊINƠX và EGRIPPƠ - Kính chúc ngài thắng lợi lớn. 

LÊPIĐƠX - Tạm biệt. 

Cùng vào 


CẢNH V 

Eỉiczanđrỉơ. Một phòng trong cung điện Cliơpat'rơ 


CliơpaCrơ, Tsamiơn, Irax, Alêcxax và một tùy tùng ra 

CLIƠPATRƠ - Cho ta nghe chút nhạc nào. Âm nhạc, thức ăn sầu 
muộn của những kẻ lấy tình yêu làm lẽ sống như ta. 

TÙY TÙNG - Cử nhạc lên! 

Mađiơn ra 

CLIƠPATRƠ - Thôi đủ rồi! Chúng ta đánh bi-a đi. Nào Tsamiơn. 

TSAMIƠN - Dạ thưa,cánh tay em đau lắm, Lệnh bà chơi với Mađiơn 
là tốt nhất. 

CLIƠPAT'RƠ - Phụ nữ chơi với quan thị thì cũng như chuyện. Nào 
ngài có chơi với tôi không? 

MAĐIƠN - Thần xin đem hết khả năng, thưa Lệnh bà. 

CLIƠPAT'RƠ - Kẻ diễn trò, một khi tỏ ra có thiện ý thì dù quá kém 
cũng có thể được miễn thứ. Nhưng bây giờ, ta chẳng chơi bi-a 
đâu. Đưa cho ta cái cần câu. Chúng ta sẽ ra bờ sông: ở đó, có 
tiếng nhạc dạo đằng xa, ta sẽ đánh lừa bầy cá, có vảy màu 
hung. Lưỡi câu khoằm khoằm của ta sẽ xuyên vào hàm trơn 


41 - SECHXPIA 



642 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tuồn tuột của chúng. Và khi kéo lên, ta sẽ tượng trưng mỗi con 
là một Entơni, và nói: "A! Chàng cắn câu rồi nhé!". 

TSAMIƠN - Cái hồi Lệnh bà chơi đánh cuộc câu cá thật là vui. Lệnh 
bà sai người lặn xuống nước móc một con cá ướp muối vào lưỡi 
câu của tướng quân để người hăm hở giật lên. 

CLIƠPATRƠ - Dạo ấy - ôi, những thời kỳ đẹp đẽ - ta cười đùa khiến 
chàng mất hết kiên nhẫn, và cái đêm ta cười đùa dỗ dành 
chàng chịu khó kiên nhẫn. Và sáng hôm sau, chưa đến chín 
giờ, ta đã chuốc rượu cho chàng say đến mức phải vào giường 
nằm. Rồi ta lấy xiêm y của ta mặc cho chàng còn mình thì đeo 
thanh gươm Filipi của chàng vào. 

Một liên lạc chạy tin ra 

A! Có tin từ Italia! Hãy nhồi những tin tức sum suê hoa trái 
vào tai ta bấy lâu nay cằn cỗi. 

LIÊN LẠC - Thưa Lệnh bà... 

CLIƠPATRƠ - Entơni chết rồi! Quân khốn kiếp, nếu mi nói vậy là mi 
giết chết nữ chúa của mi. Nhưng nếu mi báo tin chàng khỏe 
mạnh và tự do thì sẽ có vàng thưởng. Và đây, đường gân xanh 
này, cho phép mi hôn. Một bàn tay mà các bậc quân vương đã 
từng hôn và không khỏi run rẩy khi đặt môi lên đó. 

LIÊN LẠC - Trước hết, tâu Lệnh bà, tướng quân vẫn bình an. 

CLIƠPATRƠ - ừ được, cho mi thêm ít vàng. Nhưng này, đồ xỏ lá liệu 
hồn đấy, người ta thường quen nói là người chết bình an. Nếu 
mi nói theo nghĩa đó, ta sẽ cho nấu chảy số vàng ta ban cho mi 
và tọng vào cái cổ họng sàm tấu của mi. 

LIÊN LẠC - Xin Lệnh bà phúc hậu hãy nghe kẻ hạ thần tâu trình. 

CLIƠPATRƠ - Được, nói đi, ta sẽ nghe. Nhưng trông mặt mi chẳng 
có gì tốt lành cả. Nếu Entơni tự do và khỏe mạnh thì sao diện 
mạo mi lại u ám nhường kia khi loan báo một tin vui như 
vậy? Nhưng nếu là tin dữ, thì đáng ra mi phải như nữ thần 
báo oán đầu xõa xượi tóc rắn, chứ không phải như một kẻ đưa 
tin bình thường. 

LIÊN LẠC - Lệnh bà có vui lòng nghe kẻ hạ thần nói không ạ? 

CLIƠPATRƠ - Ta những muốn đánh mi trước khi mi nói. Tuy nhiên, 
nếu mi nói Entơni còn sống, khỏe mạnh hoặc kết thân với Xizơ 
chứ không bị ông ta bắt, ta sẽ tuôn lên mi một trận mưa vàng 
và châu báu. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


643 


LIÊN LẠC - Tâu Lệnh bà, tướng quân mạnh giỏi. 

CLIƠPAT’RƠ - Nói hay đấy. 

LIÊN LẠC - Và hữu hảo với Xizơ. 

CLIƠPATRƠ - Mi là một con người trung thực. 

LIÊN LẠC - Xizơ và tướng quân ta thân thiết hơn bao giờ hết. 

CLIƠPATRƠ - Cứ nói với ta như vậy, ngươi có thể làm giầu được đấy. 

LIÊN LẠC - Nhưng thưa Lệnh bà... 

CLIƠPATRƠ - Ta không thích chữ "nhưng" ấy, nó làm giảm giá trị điều 
tốt lành vừa nói khi trước. Phỉ thui chữ "nhưng". Tiếng "nhưng" 
giống như tên giám mục sắp đưa ra một kẻ gian phi gớm ghiếc. 
Anh bạn, ta yêu cầu ngươi tuôn tất cả mớ tin tức vào tai ta, 
lành cũng như dữ. Chàng kết thân với Xizơ này. Chàng khỏe 
mạnh này, ngươi bảo thế. Và ngươi còn nói là chàng vẫn tự do. 

LIÊN LẠC - Tự do thì không, thưa Lệnh bà! Kẻ hạ thần không hề 
trình vậy; tướng quân ta bị ràng buộc vào Octêiviơ. 

CLIƠPAT RƠ - Để làm gì? 

LIÊN LẠC - Làm cái việc vui thú nhất trên giường. 

CLIƠPAT'RƠ - Ta thấy tái cả mặt, Tsamiơn! 

LIÊN LẠC - Tâu Lệnh bà, tướng quân kết hôn với Octêiviơ. 

CLIƠPATRƠ - Cầu cho bệnh dịch hạch kinh khủng nhất bắt mày đi. 

Đánh y ngã xuống 

LIÊN LẠC - Xin Lệnh bà đôn hậu hãy bình tâm. 

CLIƠPATRƠ - Mi nói đi! Cút đi! (Lại đánh) Tên côn đồ ghê tởm. Ta sẽ 
moi mắt mi ra lăn như lăn hòn bi trước mặt ta. Ta sẽ vặt trụi 
tóc trên đầu mi (túm lấy y dằn lên dằn xuống). Mi sẽ bị quật 
bằng dây thép và giầm ngấu trong nước muôi xót rứt thịt rứt da. 

LIÊN LẠC - Tâu Lệnh bà rất mực bao dung, kẻ hạ thần chỉ mang tin 
chứ đâu có gây nên chuyện. 

CLIƠPATRƠ - Mi hãy nói không phải thế, ta sẽ cho mi cả một tỉnh 
và chức phận cao sang. Trận đòn mi vừa chịu sẽ chuộc lại cái 
tội làm ta nổi diên, và ngoài ra ta sẽ thưởng cho mi mọi ân huệ 
mà thân phận hèn mọn của mi có thể cầu xin. 

LIÊN LẠC - Tâu Lệnh bà, tướng quân đã thành hôn. 

CLIƠPAT'RƠ - Quân vô lại! Mi sống thế này đã quá nhiều. ( rút dao) 



644 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LIÊN LẠC - Ôi, đến nước này thì tôi phải chạy thôi. Tâu Lệnh bà, 
Lệnh bà định làm gì ạ? Kẻ hạ thần không làm điều gì sai trái. 

Vào 

TSAMIƠN - Lệnh bà đôn hậu, xin hãy trấn tĩnh lại. Anh ta vô tội. 

CLIƠPATRƠ - Một sô" kẻ vô tội có tránh khỏi sét đánh đâu. Trời hỡi, 
hãy khiến Ai Cập hòa tan vào sông Nil và biến tất cả những 
sinh vật hiền lành thành rắn rết! Gọi tên nô lệ trở lại: ta đang 
phát điên đây, nhưng ta không cắn nó đâu. Gọi nó lại. 

TSAMIƠN - Hắn sợ chẳng dám đến đâu. 

CLIƠPATRƠ - Ta sẽ không đụng đến hắn đâu. 

Tsamiơn vào 

Đôi tay này mà đánh một kẻ hèn hạ hơn ta thì chẳng còn gì 
là cao quý, bởi vì chính ta gây nên cơ sự cho bản thân mình. 

Tsamiơn lại ra cùng với liên lạc 

- Lại đây, người đem tin gở đến, đành nhẽ là trung thực, 
song chẳng bao giờ là điều tốt. Truyền đạt chuyện đại cát thì 
tha hồ múa lưỡi, nhưng tin dữ thì hãy để tự nó bộc lộ ra. 

LIÊN LẠC - Kẻ hạ thần đã làm bổn phận mình. 

CLIƠPATRƠ - Có phải chàng đã thành hôn không? Dù ngươi có nói 
"vâng" thêm lần nữa, ta cũng không thể căm ghét ngươi hơn 
lúc này. 

LIÊN LẠC - Tướng quân đã thành hôn, thưa Lệnh bà. 

CLIƠPATRƠ - Thần Phật trừng phạt ngươi! Ngươi vẫn khăng khăng 
thế ư? 

LIÊN LẠC - Tâu Lệnh bà, vậy kẻ hạ thần phải nói dối chăng? 

CLIƠPATRƠ - Ôi! Ta những muốn ngươi làm thế dù nửa nước Ai Cập 
của ta có bị chìm ngập và biến thành một bể chứa toàn rắn có vẩy 
cũng cam. Đi đi, cút khỏi đây. Dù ngươi có bộ mặt của Naxixơx (1) , 
đối với ta, ngươi cũng thành xấu xí nhất. Chàng đã thành hôn ư? 

LIÊN LẠC - Kẻ hạ thần hết lòng cầu mong Lệnh bà lượng thứ. 

CLIƠPATRƠ - Chàng đã thành hôn ư? 

LIÊN LẠC - Xin Lệnh bà chớ phật ý về nỗi kẻ hèn này không muốn làm 


(1) Theo thần thoại Hy Lạp, một chàng trai đẹp tuyệt vời, mê sắc đẹp của mình, 
một hôm soi xuống giếng, chàng nhảy xuống ôm xác mình mà chết, hóa thành loài 
hoa thủy tiên. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


645 


phật ý Lệnh bà. Trừng phạt kẻ hạ thần vì lẽ đã làm theo lời Lệnh 
bà sai bảo, thì quả là oan ức. Tướng quân đã kết hôn với Octêiviơ. 

CLIƠPATRƠ - Ôi! Lẽ nào lầm lỡ của chàng lại biến mi thành một 
tên khôn kiếp. Mà mi đâu đến nỗi tệ hại như cái điều mi biết 
chắc... Xéo khỏi đây. Món hàng mi đem từ La Mã về, quá đắt 
đối với ta! Ta trả về cho nó tàn hại mi. 

Liên lạc vào 

TSAMIƠN - Xin Lệnh bà hãy bình tâm. 

CLIƠPATRƠ - Trong khi ta ca ngợi Entơni, ta đã hạ thấp Xizơ. 

TSAMIƠN - Khá nhiều lần đấy, thưa Lệnh bà. 

CLIƠPATRƠ - Bây giờ, ta phải trả giá. Hãy đưa ta đi khỏi đây. Ta 
ngất xỉu mất thôi. Ôi! Irax! Tsamiơn! Nhưng không sao. 
Alêcxax thân mến, hãy tim lại tên ấy, bảo hắn tả dung nhan 
Octêivỉơ, tuổi tác và sở thích của cô ta ra sao. Và đừng quên cả 
màu tóc nữa nhé. Rồi mau mau về thuật lại cho ta nghe. 

Alểcxax vào 

Thôi, mặc cho chàng ra đi mãi mãi. Không, chàng đừng 
đi... Tsamiơn em, một mặt, chàng mang diện mạo của Gorgôn, 
sứ thần đầu rắn, mặt khác lại hùng dũng như thần Chiến 
tranh. (Với Mađiơn) Bảo Alêcxax hỏi xem cô ta cao bao nhiêu. 
Hãy thương ta, Tsamiơn, nhưng đừng nói gì vđi ta. Đưa ta 
về phòng. 

Cùng vào 


CẢNH VI 
Gần Maixinơm 


Hồi kèn. Từ một bển cánh gà, Pompêiơx và Mênax ra 
theo nhịp trống và kèn đồng. Từ bèn kia, Xizơ, 

Entơni, Lêpiđơx, Enơbabơx, Mơkêinơx 
ra cùng với quân lính đi đều bước 

POMPÊIƠX - Tôi giữ một số con tin của các vị và các vị cũng nắm nhiều 
con tin của tôi. Chúng ta hãy nói chuyện trước khi giao chiến. 



646 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


XIZƠ - Chúng ta dùng lời lẽ với nhau trước là rất phải. Vì vậy 
những đề nghị của chúng ta đã được gửi đến từ trước bằng văn 
bản. Nếu ngươi đã xem kỹ thì hãy cho chúng ta biết là ngươi 
có chịu tra thanh gươm bướng bỉnh vào vỏ và đưa biết bao 
thanh niên trai tráng trở lại Xixili để khỏi chết uổng ở đây, 
hay không? 

POMPÊIƠX - Xin thưa với cả hai vị, những nguyên lão nghị viên duy 
nhất của thế giới vĩ đại này, những đại diện chính của các thần 
linh, tôi không rõ tại sao vong linh cha tôi lại phải ngậm hờn 
chịu thiếu những cánh tay báo thù, trong khi người có một con 
trai cùng nhiều bạn bè. Còn Juliơx Xizơ, mà oan hồn hiện về 
Filipi nhắc nhở Brutơx trung hậu, thì được các vị ra công phục 
hận. Điều gì đã thúc đẩy Caxiơx - bạch - diện âm mưu dấy sự? 
Và điều gì đã khiến cho người La Mã trung thực, được toàn thể 
tôn trọng là Brutơx, cùng quân tướng, những người yêu tự do 
đẹp đẽ, nhuộm máu điện Capitôl nếu không phải là họ muốn 
một con người phải ra một con người? Và đó cũng chính là lý 
do khiến tôi trang bị hạm đội đè trên biển dữ ngầu bọt sóng 
nhằm trừng phạt sự vong ân bội nghĩa của thành La Mã kỵ 
hiềm đối với cha tôi. 

XIZƠ - Hãy từ tốn nào. 

ENTƠNI - Pompêiơx, ông không thể đem một chiến thuyền của ông 
dọa bọn ta được đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện với ông trên biển. 
Còn tr&i đất liền thì ông thừa biết chúng ta trội hơn ông đến 
mức nào. 

POMPÊIƠX - Quả vậy, trên đất liền ông có trội hơn tôi một điểm, 
ông đã chiếm ngôi nhà của cha tôi (1) . Nhưng vì chim cu không 
làm tổ cho mình, nên ông cứ việc ở lại đó đến chừng nào ông 
có thể. 

LÊPIĐƠX - Xin ông vui lòng cho chúng tôi biết - vì cái đó thuộc vấn 
đề đang bàn - ông thấy những đề nghị của chúng tôi gửi tới 
ra sao? 

XIZƠ - Toàn bộ vân đề là ở chỗ đó. 

ENTƠNI - Đây không nài xin ông đồng ý, nhưng ông hãy cân nhắc 
xem những gì đáng nhận. 


(1) Ý nói chiếm Cliơpatrơ. Xưa, Cliơpatrơ đã từng chung chăn gối với Pompêi Đại 
đế, cha của Xêctơx Pompêi. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


647 


XIzơ - Và những gì có thể tiếp tục để đạt tới một triển vọng tốt 
đẹp hơn. 

POMPÊIƠX - Các vị đã ngỏ ý cho tôi vùng Xixili và Xađiniơ. Và tôi 
phải dẹp hết hải tặc trên biển. Rồi nộp lúa mì cho La Mã. Một 
khi thỏa thuận như thế rồi, ta sẽ thu quân, không sứt mẻ một 
lưỡi kiếm, không xây xát một lá mộc. 

XIZƠ, ENTƠNI và LÊPIĐƠX - Đó chính là đề nghị của chúng tôi. 

POMPÊIƠX - Vậy thì xin nói để các vị hay rằng tôi đến trước mặt các 
vị đây với tư thế của một người sẵn sàng chấp nhận đề nghị đó. 
Có điều là Mac Entơni khiến tôi hơi bất bình. Đành rằng kể 
công thì đâm mất cả lòng tốt, song ông nên biết rằng khi Xizơ 
và em trai ông giao tranh, lệnh mẫu đã đến Xixili và được đón 
tiếp rất nồng hậu. 

ENTƠNI - Ta có nghe nói vậy, Pompêiơx và nóng lòng muốn được 
cảm tạ ông muôn phần. Đó là bổn phận của ta đối với ông. 

POMPÊIƠX - Cho tôi được nắm tay ông. Tôi không ngờ lại gặp ông 
ở đây. 

ENTƠNI - Phương Đông giường ấm nệm êm. Và chính nhờ có ông 
mà nhiệm vụ đã kêu gọi tôi tới đây kịp thời hơn dự định, bởi 
qua việc này, tôi đã được lợi. 

XIZƠ - Kể từ buổi ta gặp ông lần trước đến nay, ông đã thay đổi. 

POMPÊIƠX - Tôi không biết nữ thần định mệnh khắc nghiệt đã 
đánh dấu những gì lên mặt tôi, song nàng sẽ chẳng bao giờ với 
được tới tận tim tôi để biến nó thành nô lệ. 

LÊPIĐƠX - Thật là một cuộc gặp gỡ tốt đẹp. 

POMPÊIƠX - Tôi hy vọng thế, thưa ngài Lêpiđơx. Như vậy là ta đã 
nhất trí. Tôi hết lòng mong cuộc dàn xếp này được viết thành 
văn bản để chúng ta ký kết. 

XIzơ - Đó là việc phải làm ngay sau đây. 

POMPÊIƠX - Trước khi chia tay, chúng ta sẽ mở tiệc chiêu đãi nhau, 
và ta hãy rút thăm xem ai bắt đầu trước. 

ENTƠNI - Tôi xin làm trước, Pompêiơx. 

POMPÊIƠX - Không, Entơni, phải rút thăm chứ. Nhưng dù làm đầu 
tiên hay cuối cùng thì khoa nấu nướng Ai Cập của ngài vẫn là 
trứ danh nhất. Tôi nghe nói Julixơ Xizơ tiệc tùng ở đấy mà béo 
hẳn ra. 



648 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ENTƠNI - Ông nghe dược nhiều chuyện đấy nhỉ! 

POMPÊIƠX - Tôi mang những ý đồ ngay thẳng thưa ngài. 

ENTƠNI - Và những lời lẽ ngay thẳng để biểu đạt những ý đồ đó. 

POMPÊIƠX - Vậy tôi đã nghe được ối chuyện. Nghe đồn Apôlôđorơx 
đã mang... 

ENƠBABƠX - Còn đồn gì nữa. Anh ta đã làm thế thật. 

POMPÊIƠX - Làm thế nào, xin ông nói nốt xem. 

ENƠBABƠX - Mang đến cho Xizơ một hoàng hậu nào đó quấn trong 
một tấm nệm giường. 

POMPÊIƠX - Bây giờ, ta nhận ra ông rồi. Binh tình thế nào, dũng tướng. 

ENƠBABƠX - Tốt. Và sắp tới cũng vẫn tốt. Bởi vì tôi thấy có bốn bữa 
tiệc trước mặt. 

POMPÊIƠX - Cho ta bắt tay ông. Ta chưa bao giờ ghét ông. Ta đã 
từng thấy ông chiến đấu và ta thèm khí phách của ông. 

ENƠBABƠX - Còn ngài, tôi chưa bao giờ yêu mến ngài lắm, nhưng 
tôi đã ca ngợi ngài trong khi ngài xứng đáng gấp mười lần 
những điều tôi nói về ngài. 

POMPÊIƠX - Hãy bằng lòng với sự bộc trực của ông. Nó rất hợp với 
ông. Tôi xin mời tất cả lên chiến thuyền của tôi. Xin mời chư vị 
đức ông đi trước. 

XIZƠ, ENTƠNI và LÊPIĐƠX - Xin ông đi trước dẫn đường. 

POMPÊIƠX - Nào! 

Tất cả vào, trừ Mênax và Enơbabơx 

MÊNA x(nói riêng)- Pompêiơx, nếu là cha ông, ắt chẳng khi nào người 
chịu ký hiệp ước này. (To) Ồng và tôi, hai ta đã gặp nhau. 

ENƠBABƠX - Hình như ở trên biển. 

MÊNAX - Đúng vậy, thưa ông. 

ENƠBABƠX - Ông đã oanh liệt vẫy vùng dưới nước. 

MÊNAX - Còn ông thì dọc ngang trên đất liền. 

ENƠBABƠX - Ai khen tôi thì tôi khen người ấy. Tuy nhiên, không 
thể phủ định những gì tôi đã làm tròn trên đất liền. 

MÊNAX - Cũng như những gì tôi đã làm ở biển. 

ENƠBABƠX - Phải, có một điều ông có thể phủ định vì sự an toàn 
của bản thân: ông là một tên đại bợm trên biển. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


649 


MÊNAX - Còn ông, thì ở trên cạn. 

ENƠBABƠX - về điểm này thì tôi phủ nhận thành tích trên đất liền 
của mình. Nhưng thôi, Mênax, hãy đưa tay cho tôi. Nếu chúng 
ta là nhà chức trách thì mắt ta có thể chộp được ở đây cái cảnh 
hai tên bợm hôn nhau. 

MÊNAX - Bộ mặt mọi người đàn ông đều chân thực, dù đôi tay họ có 
thế nào đi nữa. 

ENƠBABƠX - Nhưng chẳng bao giờ một người đàn bà đẹp lại có bộ 
mặt chân thực. 

MÊNAX - Lọ là phải dèm pha, họ chuyên đánh cắp trái tim. 

ENƠBABƠX - Lúc đầu chúng ta đến đây là để đánh nhau với các ông. 

MÊNAX - Về phần tôi, tôi lấy làm tiếc là chuyện đó xoay ra thành 
một cuộc đánh chén. Hôm nay, Pompêiơx phá tan gia sản trong 
một trận cười vui. 

ENƠBABƠX - Nếu ông ta làm thế, thì chắc chắn có khóc cũng không 
thu hồi lại được. 

MÊNAX - Ông nói đúng. Bọn tôi lúc trước không ngờ Mac Entơni tới 
đây. Xin ông cho biết, có phải Entơni đã cưới Cliơpatrơ không? 

ENƠBABƠX - Em gái Xizơ tên là Octêiviơ. 

MÊNAX - Đúng thế, thưa ông. Trước đây, nàng đã từng là vợ Caiơx 
Marxelơx. 

ENƠBABƠX - Nhưng bây giờ nàng là vợ Marcơx Antơniơx. 

MÊNAX - Sao kia, thưa ông? 

ENƠBABƠX - Sự thật là như vậy đó. 

MÊNAX - Vậy là Xizơ và ông ta gắn bó với nhau mãi mãi. 

ENƠBABƠX - Nếu tôi có nhiệm vụ bấm số tương lai cho cuộc kết hợp 
này, tôi sẽ không tiên đoán như vậy. 

MÊNAX - Tôi cho rằng trong cuộc hôn nhân này, dự định chính trị 
chiếm nhiều chỗ hơn là tình yêu. 

ENƠBABƠX - Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng ông sẽ thấy sợi dây sẽ kết 
tình thân của họ, rồi đây chính nó sẽ bóp chẹt mối hữu hảo đó. 
Octêiviơ vốn tính sùng đạo, lạnh lùng và thầm lặng. 

MÊNAX - Ai chả muốn vợ mình như vậy? 

ENƠBABƠX - Trừ kẻ có bản chất độc đáo. Và Mac Entơni là người 



650 


WILLIAM SHAKESPEARE 


như vậy. Ông ta sẽ trở về với cái món ăn Ai Cập của mình. Rồi 
những tiếng thở dài của Octêiviơ sẽ thổi bùng lửa giận nơi Xizơ 
và, như tôi vừa nói, cái làm nên sức mạnh của tinh thần hữu ái 
giữa họ sẽ trở thành nguyên nhân trực tiếp gây bất hòa. Entơni 
sẽ lại sử dụng tình yêu ở đúng chỗ của nó. Ớ đây, ông chỉ cười 
cái thời cơ thôi. 

MÊNAX - Có thể là như thế. Nào, ông có lên tàu không? Tôi sẽ nâng 
cốc chúc sức khỏe ông. 

ENƠBABƠX - Tôi xin hầu tiếp ông. Bọn tôi đã luyện cổ họng ở Ai Cập. 

MÊNAX - Nào, ta đi. 

Cùng vào 


CẢNH VII 

Trên chiến thuyền của Pompêiơx ngoài khơi Maixinơm 


Nhạc. Hai hoặc ba người hầu bưng thức ăn ra 

NGƯỜI HẦU I - Họ sắp tới đây đấy. Một số không đứng vững nữa, 
như cây bị long rễ, hơi phe phẩy gió cũng đủ lăn kềnh. 

NGƯỜI HẦU II - Lêpiđơx mặt đỏ gay.. 

NGƯỜI HẦU I - Họ đã cho ông ta uống thứ rượu loãng để rã loại rượu 
mạnh uống lúc trước rồi đấy. 

NGƯỜI HẦU II - Trong khi hai bên hục hặc ông ta hô: "Thôi!" cầu 
khẩn họ dàn hòa với nhau còn mình thì dàn hòa với be rượu. 

NGƯỜI HẦU I - Nhưng như thế càng mâu thuẫn lớn giữa bản thân 
ông với lý trí. 

NGƯỜI HẦU II - Chậc, kiếm chút tên tuổi trong giới vĩ nhân là thế 
đấy. Tôi thà có một cây sậy giúp ích cho mình còn hơn là một 
ngọn giáo mà tôi không nhấc nổi. 

NGƯỜI HẦU I - Được chấp nhận vào một nơi cao sang quyền quý, 
nhưng chẳng ai thèm để ý đến mình, thì có khác nào hai 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


649 


MÊNAX - Còn ông, thì ở trên cạn. 

ENƠBABƠX - Về điểm này thì tôi phủ nhận thành tích trên đất liền 
của mình. Nhưng thôi, Mênax, hãy đưa tay cho tôi. Nếu chúng 
ta là nhà chức trách thi mắt ta có thể chộp được ở đây cái cảnh 
hai tên bợm hôn nhau. 

MÊNAX - Bộ mặt mọi người đàn ông đều chân thực, dù đôi tay họ có 
thế nào đi nữa. 

ENƠBABƠX - Nhưng chẳng bao giờ một người đàn bà đẹp lại có bộ 
mặt chân thực. 

MÊNAX - Lọ là phải dèm pha, họ chuyên đánh cắp trái tim. 

ENƠBABƠX - Lúc đầu chúng ta đến đây là để đánh nhau với các ông. 

MÊNAX - Về phần tôi, tôi lấy làm tiếc là chuyện đó xoay ra thành 
một cuộc đánh chén. Hôm nay, Pompêiơx phá tan gia sản trong 
một trận cười vui. 

ENƠBABƠX - Nếu ông ta làm thế, thì chắc chắn có khóc cũng không 
thu hồi lại được. 

MÊNAX - Ông nói đúng. Bọn tôi lúc trước không ngờ Mac Entơni tới 
đây. Xin ông cho biết, có phải Entơni đã cưới Cliơpat'rơ không? 

ENƠBABƠX - Em gái Xizơ tên là Octêiviơ. 

MÊNAX - Đúng thế, thưa ông. Trước đây, nàng đã từng là vợ Caiơx 
Marxelơx. 

ENƠBABƠX - Nhưng bây giờ nàng là vợ Marcơx Antơniơx. 

MÊNAX - Sao kia, thưa ông? 

ENƠBABƠX - Sự thật là như vậy đó. 

MÊNAX - Vậy là Xizơ và ông ta gắn bó với nhau mãi mãi. 

ENƠBABƠX - Nếu tôi có nhiệm vụ bấm số tương lai cho cuộc kết hợp 
này, tôi sẽ không tiên đoán như vậy. 

MÊNAX - Tôi cho rằng trong cuộc hôn nhân này, dự định chính trị 
chiếm nhiều chỗ hơn là tình yêu. 

ENƠBABƠX - Tôi cũng nghĩ thế. Nhưng ông sẽ thây sợi dây sẽ kết 
tình thân của họ, rồi đây chính nó sẽ bóp chẹt mối hữu hảo đó. 
Octêiviơ vốn tính sùng đạo, lạnh lùng và thầm lặng. 

MÊNAX - Ai chả muôn vợ mình như vậy? 

ENƠBABƠX - Trừ kẻ có bản chất độc đáo. Và Mac Entơni là người 



650 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


như vậy. Ông ta sẽ trở về với cái món ăn Ai Cập của mình. Rồi 
những tiếng thở dài của Octêiviơ sẽ thổi bùng lửa giận nơi Xizơ 
và, như tôi vừa nói, cái làm nên sức mạnh của tinh thần hữu ái 
giữa họ sẽ trở thành nguyên nhân trực tiếp gây bất hòa. Entơni 
sẽ lại sử dụng tình yêu ở đúng chỗ của nó. Ớ đây, ông chỉ cười 
cái thời cơ thôi. 

MÊNAX - Có thể là như thế. Nào, ông có lên tàu không? Tôi sẽ nâng 
cốc chúc sức khỏe ông. 

ENƠBABƠX - Tôi xin hầu tiếp ông. Bọn tôi đã luyện cổ họng ở Ai Cập. 

MÊNAX - Nào, ta đi. 

Cùng vào 


CẢNH VII 

Trên chiến thuyền của Pompêiơx ngoài khơi Maixinơm 


Nhạc. Hai hoặc ba người hầu bưng thức ăn ra 

NGƯỜI HÂU I - Họ sắp tới đây đấy. Một số không đứng vững nữa, 
như cây bị long rễ, hơi phe phẩy gió cũng đủ lăn kềnh. 

NGƯỜI HẦU II - Lêpiđơx mặt đỏ gay.. 

NGƯỜI HẦU I - Họ đã cho ông ta uống thứ rượu loãng để rã loại rượu 
mạnh uống lúc trước rồi đấy. 

NGƯỜI HẦU II - Trong khi hai bên hục hặc ông ta hô: "Thôi!" cầu 
khẩn họ dàn hòa với nhau còn mình thì dàn hòa với be rượu. 

NGƯỜI HẦU I - Nhưng như thế càng mâu thuẫn lớn giữa bản thân 
ông với lý trí. 

NGƯỜI HẦU II - Chậc, kiếm chút tên tuổi trong giới vĩ nhân là thế 
đấy. Tôi thà có một cây sậy giúp ích cho mình còn hơn là một 
ngọn giáo mà tôi không nhấc nổi. 

NGƯỜI HẦU I - Được chấp nhận vào một nơi cao sang quyền quý, 
nhưng chẳng ai thèm để ý đến mình, thì có khác nào hai 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


651 


cái lỗ đáo thay vì đôi mắt chỉ tổ làm thiểu não, phá hại cả 
bộ mặt. 

Một hiệu kèn đồng vang lên, Xizơ, Entơni, Lêpìđơx, 

Pompêiơx, Egrippơ, Mơkêinơx, Enơbabơx, Mènax 
ra cùng với nhiều tướng lĩnh khác 

ENTƠNI - Họ làm thế đấy, tôn huynh ạ. Họ dò lưu lượng sông Nil 
theo một số chuẩn ở Kim tự tháp. Tùy theo mức cao, thấp hay 
trung bình, họ có thể biết trước là mùa tới sẽ no hay đói. Nước 
sông Nil càng lớn, càng hứa hẹn nhiều triển vọng. Khi nước 
rút, người nông dân gieo hạt trên lớp phù sa lầy nhầy và chẳng 
mấy chốc là đến mùa gặt. 

LÊPIĐƠX - Ở đây, các ông có những loài rắn kỳ lạ. 

ENTƠNI - Phải, thưa ngài Lêpiđơx. 

LÊPIĐƠX - Loài rắn Ai Cập của các ông được nuôi bởi lớp bùn chịu 
tác động của mặt trời. Giông cá sấu của các ông cũng vậy. 

ENTƠNI - Thế đấy. 

POMPÊIƠX - Xin mời ngồi. Rót rượu vào! Xin nâng cốc chúc sức khỏe 
ngài Lêpiđơx. 

LÊPIĐƠX - Ta không được khỏe như bình thường, nhưng ta sẽ không 
bỏ cuộc đâu. 

ENƠBABƠX - Cho đến khi ngài lăn ra ngủ. Tôi e rằng đến lúc ấy 
ngài vẫn ở trong cuộc. 

LÊPIĐƠX - A, nhất định rồi. Ta nghe nói những Kim tự tháp của 
triều Ptôlimi là những tuyệt tác. Hiển nhiên là ta nghe nói 
vậy, không thể chối cãi được. 

MÊNAX ( nói nhỏ ) - Ngài Pompêiơx, cho tôi nói riêng với ngài một câu. 

POMPÊIƠX - Nói thầm vào tai ta. Gì vậy? 

MÊNAX - Hãy rời khỏi chỗ một lát. Tôi xin ngài đó, thưa chủ tướng. 
Và hãy nghe tôi nói một lời. 

POMPÊIƠX - Để cho ta yên đến lát nữa đã. (To) Ly rượu vang này 
xin uống mừng ngài Lêpiđơx. 

LÊPIĐƠX - Giống cá sấu của các ông nó ra thế nào? 

ENTƠNI - Hình dáng nó giông hệt như nó, rộng bằng chiều rộng 
của nó, cao bằng chiều cao của nó, cử động bằng các bộ phận 
cơ thể của bản thân nó, sông bằng những thức ăn nó ăn và khi 



652 


WILLIAM SHAKESPEARE 


những yếu tô" của sự sống từ bỏ nó thì nó cũng chuyển đi sang 
thế giới khác. 

LÊPIĐƠX - Nó màu gì? 

ENTƠNI - Cũng màu của nó. 

LÊPIĐƠX - Quả là một con rắn kỳ lạ. 

ENTƠNI - Đúng thế. Và nước mắt của nó thì ướt. 

XIZƠ - Tả như thế, liệu có thỏa mãn y không? 

ENTƠNI - Cộng với chén rượu mừng của Pompêiơx nữa thì cũng 
được. Nếu không thì ông ta quả là tín đồ chính cống của chủ 
nghĩa khoái lạc. 

POMPÊIƠX {nói nhỏ với Mênax) - Đi chết treo ở đâu thì đi! Nói cái gì? 
Cút đi! Hãy làm theo lệnh ta... (To) Cốc rượu ta bảo rót đâu? 

MÊNAX (riêng với Pompèiơx) - Nếu vì công trạng cũ của tôi, ngài hạ 
cố nghe tôi thì xin đứng dậy khỏi ghế. 

POMPÊIƠX (riêng với Mênax ) - Ta chắc ngươi điên rồi. Có chuyện 
gì nào? 

Đứng dậy và đi sang bên 

MÊNAX - Xưa nay, bao giờ tôi cũng ngả mũ bái phục phúc phận ngài. 

POMPÊIƠX - Ngươi đã phụng sự ta rất trung thành. Còn gì khác cần 
nói nữa? (Với mọi người khác) - Xin các ngài cứ vui chơi! 

ENTƠNI - Lêpiđơx, hãy rút khỏi đám cát trôi này, ông đang sa lầy đấy. 

MÊNAX - Ngài có muốn làm chúa tể toàn thế giới không? 

POMPÊIƠX - Ngươi nói gì vậy? 

MÊNAX - Ngài có muốn làm chúa tể toàn thế giới không? Đây là lần 
thứ hai tôi nhắc lại? 

POMPÊIƠX - Làm sao có thể thế được? 

MÊNAX - Dù sao, ngài cũng cứ nuôi dưỡng ý ấy đi. Và tuy ngài đánh 
giá tôi thấp, tôi sẽ là người đem lại cho ngài cả thế giới. 

POMPÊIƠX - Ngươi có say không đấy? 

MÊNAX - Không, ngài Pompêiơx ạ. Tôi đã né xa ly rượu. Nếu ngài 
dám làm, ngài sẽ là Jupite trên trái đất. Tất cả những gì biển 
ấp trời ôm đều là của ngài, nếu ngài muốn. 

POMPÊIƠX - Hãy bày cho ta cách làm xem nào. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


653 


MÊNAX - Ba người chia nhau trị vì thế giới, ba kẻ tình địch, ba 
người ấy đang ở trên tàu của ngài. Hãy để tôi cắt dây cáp. Và 
khi ra đến ngoài khơi, hãy nhảy bổ vào cắt cổ họ, và tất cả 
những gì họ có, sẽ thuộc về ngài. 

POMPÊIƠX - À, cái này lẽ ra ngươi cứ lẳng lặng mà làm, đừng có nói 
ra. Về phía ta, như thế là hèn hạ, còn về phía ngươi, đó có thể 
là công trạng. Ngươi hẳn biết rằng, với ta, không phải lợi lộc 
dắt đến danh dự, mà là ngược lại. Hãy ăn năn hối tiếc về nỗi 
lưỡi ngươi đã phản thùng hành động của ngươi như vậy: nếu 
tiến hành sau lưng ta, thì sau đó có lẽ ta hoan nghênh đấy, 
nhưng bây giờ thì ta phải lên án. Thôi đi, và ra mà uống rượu. 

MÊNAX (Ấiói riêng)- Vì chuyện này, ta sẽ không bao giờ theo cái vận 
đã suy của ngươi nữa. Kẻ nào đeo đuổi một mục đích khi thấy 
nó đến tầm tay mà không nắm lấy, sẽ không bao giờ gặp lại cơ 
hội nữa. 

POMPÊIƠX - Chúc sức khỏe ngài Lêpiđơx. 

ENTƠNI - Đưa ông ta lên bờ. Tôi sẽ thay ông ta chạm cốc, Pompêiơx. 

ENƠBABƠX - Nào, tôi với anh, Mênax! 

MÊNAX - Xin vui lòng, Enơbabơx. 

POMPÊIƠX - Rót di, rót cho đầy tràn cốc. 

ENƠBABƠX - Xem kìa, Mênax, một gã khỏe làm sao! ( Chỉ người hầu 
mang Lẽpiđơx đi) 

MÊNAX - Tại sao? 

ENƠBABƠX - Anh bạn ạ, hắn vác cả một phần ba thế giới. Anh 
không thấy sao? 

MÊNAX - Vậy là một phần ba thế giới say mèm. Tôi lại muốn cả thế 
giới say kia. Như thế, sự đời sẽ trôi chảy dễ dàng như lăn trên 
bánh xe. 

ENƠBABƠX - Thì hãy uống đi. 

MÊNAX - Nào. 

POMPÊIƠX - Đây vẫn chưa thể coi là một bữa tiệc của thành 
Eliczandriơ được. 

XIZƠ - Ta có thể xin miễn. Thật là gay go khi ta càng rửa óc, càng 
thấy nó đục ngầu. 

ENTƠNI - Hãy là một đứa con của thời đại. 



654 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


XIZƠ - Không, hãy nắm lấy thời đại, ta sẽ xin bảo lĩnh. Nhưng ta 
thà chay tịnh bốn ngày liền còn hơn uống nhiều đến thế trong 
một ngày. 

ENƠBABƠX {với Entơni) - A, hoàng đế dũng cảm của tôi! Bây giờ ta 
có nên nhảy điệu khúc tửu thần Ai Cập cổ mừng cuộc rượu của 
chúng ta không nhỉ? 

POMPÊIƠX - Nên chứ, dũng sĩ. 

ENTƠNI - Nào, hãy cầm tay nhau, cho đến khi men rượu đầy sức 
chinh phục dìm mọi giác quan của ta vào dòng sông Mê êm đềm. 

ENƠBABƠX - Tất cả nắm lấy tay nhau. Cử nhạc to lên cho vang ầm 
tai chúng ta, trong khi tôi sắp đặt đội hình. Rồi anh bạn trẻ 
này sẽ hát và tất cả sẽ đế thật to cho vỡ tung lồng ngực. 

Nhạc, Enơbabơx sắp xếp mọi người tay trong tay 

CA KHÚC 

Hãy tới đây, vua của loài nho 

Tửu thần mặt hồng, mũm mĩm. 

Ta dìm mọi lo âu vào trong hủ rượu. 

Và quấn lên đầu những chùm nho. 

Hãy rót đầy ly cho tới khi cả trải đất cùng quay. 

Hãy rót đầy ly cho tắi khi cả trải đất cùng quay 

XI zơ - Các vị còn muốn gì nữa? Chúc ngủ ngon Pompêiơx. Entơni, 
ta yêu cầu chú hãy về thôi. Công việc trọng đại của chúng ta 
cau mày chê trách thói nhẹ dạ này. Các quý vị, ta hãy chia tay 
thôi, các vị thấy đó, chúng ta đỏ bừng mặt. Enơbabơx rắn chắc 
giờ mềm hơn bún và chính lưỡi ta cũng líu lại mỗi khi cất lời. 
Cuộc truy hoan điên cuồng như đã biến tất cả chúng ta thành 
những vai hề. Còn có điều gì cần nói thêm nữa không? Thôi, 
chúc ngủ ngon, Entơni thân mến, đưa tay cho ta. 

POMPÊIƠX - Tôi sẽ đưa ngài vào bờ. 

ENTƠNI - Và cả tôi nữa. Xin đưa tay cho chúng tôi. 

POMPÊIƠX - Ôi, Entơni! Ông chiếm ngôi nhà của cha tôi (1) ... Nhưng 
mà cái gì nhỉ?... Chúng ta là bạn bè. Hãy bước xuống xuồng đi. 


(1) Xưa Xuêiơx Pompêi, tức Pompêi Đại đế, cha của Xêctơx Pompêi (cũng như Juliơx 
Xizơ, cha của O.Xizơ) đều từng sở hữu Cliơpatrơ. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


655 


ENƠBABƠX - Cẩn thận kẻo ngã đấy. 

Pompêiơx, Xizơ, Entơni cùng tùy tùng vào 
- Mênax, tôi không lên bờ đâu. 

MÊNAX - Phải, hãy về buồng tôi. Trống, kèn, sáo hãy nổi lên. Để 
cho vua thủy tề nghe thấy chúng ta chào tạm biệt những con 
người vĩ đại ấy rầm rộ như thế nào! Vang lên, đồ chết treo, 
vang rền lên! 

Một hồi kèn, trống rộn rã 

ENƠBABƠX - Hú! Mũ ta đây. 

MÊNAX - Hú! Dũng tướng cao quý! Lại đây nào! 

Cùng vào 



HỒI BA 

CẢNH I 

Một vùng đồng bằng ở Xyri 


Ventiđiơx chiến thẳng, Xiliơx ra cùng với nhiều người La Mã khác, 
và sĩ quan, binh lính, xác Pacơrơx được khiêng đi về phía trước họ 

VENTIĐIƠX - Thế đấy, thành Pathiơ cung tên tua tủa (1) ngươi đã bị 
hạ. Và bây giờ định mệnh chọn ta là người báo thù cho cái chết 
của Marcơx Craxơx (2) . Hãy mang xác gã con vua ra trước hàng 
quân. Hỡi Orôđiz (3) . Tên Pacơrơx (4) của ngươi phải trả mạng cho 
Marcơx Craxơx. 

XILIƠX - Ventiđiơx cao quý, trong khi gươm ngài còn nóng hổi máu 
Pacơrơx, ngài nên truy kích đám quân Pathiơ đang tháo chạy; 
hãy thúc ngựa qua Miđiơ, Mêxơpơtêimiơ, xốc tới những nơi ẩn 
náu của đám tàn quân. Như vậy, chủ tướng Entơni vĩ đại sẽ đặt 
ngài lên cỗ xe khải hoàn và kết những vòng hoa trên đầu ngài. 

VENTIĐIƠX - Ôi, Xiliơx, Xiliơx. Ta làm thế là đủ rồi. Hãy nhớ kỹ 
lấy: một kẻ phụ tá mà làm một hành động vĩ đại, thì có thể là 
quá mức. Bởi vì, Xiliơx ạ, nên biết rằng thà để dở dang còn hơn 


(1) Dân tộc Pathiơ vốn có truyền thống chiến đấu bằng cung tên. Các kỵ sĩ Pathiơ 
thường trá bại phóng ngựa chạy, bất thình lình quặt tay qua vai băn một mũi tên 
vào địch thủ. 

(2) Marcus Licinius Crassus: sinh vào khoảng năm 115 trước Công Nguyên, cùng 
với Xuêiơx Pompêiơx và Juliơx Xizơ họp thành tam hùng. Bị giết vào năm 53 trước 
Công Nguyên trong khi đánh nhau với quân Pathiơ. 

(3) Orades: vua xứ Pathiơ, trị vì từ năm 56 đến năm 37 trước Công Nguyên. Luôn 
luôn giao tranh với La Mã và đã chiến thắng Marcus Licinius Crassus nhờ dũng 
tướng Surena. 

(4) Pacorus: hoàng tử xứ Pathiơ, con vua Orades, bị Ventidius đánh bại. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


657 


hoàn thành chiến tích quá lẫy lừng trong khi vắng mặt người 
mà ta phụng sự. Xizơ và Entơni xưa nay thành công là nhờ ồ 
tướng lĩnh dưới trướng hơn là ở bản thân. Xôxiơx, phó tướng 
của Xizơ ở Xyri, cùng cấp với ta, chỉ vì mau chóng tích lũy nên 
danh tiếng trong phút chốc, đã bị thất sủng. Kẻ nào trong 
chiến đấu tỏ ra xuất sắc hơn chủ tướng mình, có thể hóa ra 
đứng trên chủ tướng, cho nên óc tham vọng vốn là đức tính của 
người lính, ưa chọn lấy thiệt thòi đôi chút còn hơn là một lợi 
thế làm lu mờ chủ tướng mình. Ta có thể làm hơn vì lợi ích của 
Entơni, nhưng như vậy sẽ xúc phạm ông. Và hành động xúc 
phạm ấy ắt sẽ giết chết thành tích của ta. 

XILIƠX - Ventiđiơx, ngài quả có cái đức tính mà thiếu nó, người lính 
sẽ chẳng khác thanh gươm của mình là bao. Ngài sẽ viết tường 
trình gủỉ về cho Entơni chứ? 

VENTIĐIƠX - Ta sẽ cung kính thuật rố là nhân danh ông ta, câu 
thần chú chiến đấu, chúng ta đã làm được những gì và dưới cờ 
của ông, với quân binh được trả lương hậu hĩ của ông, chúng ta 
đã loại đội kỵ binh chưa từng nếm mùi thất bại của thành 
Pathiơ ra khỏi vòng chiến như thế nào. 

XILIƠX - Hiện giờ ông ta ở đâu? 

VENTIĐIƠX - Ồng ta định đến Aten. Chúng ta sẽ gấp rút tới đó 
trình diện ông với tốc độ hành quân cao nhất mà sô đồ thồ 
nặng nề phải vận chuyển theo cho phép. Nào, lên đường. 

Cùng vào 


CẢNH II 

La Mã. Một phòng trong nhà Xizơ 


Egrippơ và Enơbabơx ra gặp nhau 
EGRIPPƠ - Thế nào, hai anh em đã chia tay chưa? 

ENƠBABƠX - Giải quyết xong xuôi với Pompêiơx rồi và ông này đã 
đi khỏi. Còn ba vị đang áp triện vào văn bản. Octêiviơ khóc vì 


42 - SECHXPIA 



658 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


phải xa La Mã. Xizơ buồn. Và Lêpiđơx, theo lời Mênax, sau bữa 
tiệc chiêu đãi của Pompêiơx, đâm ốm mặt xanh nanh vàng. 

EGRIPPƠ - Lêpiđơx, một con người cao quý. 

ENƠBABƠX - Một người rất mực Ưu tú. ôi! Ông ta yêu quý Xizơ làm 
sao chứ? 

EGRIPPƠ - Ôi ta tôn sùng Mac Entơni tha thiết biết mấy! 

ENƠBABƠX - Xizơ! Người là Jupite của nhân loại. 

EGRIPPƠ - Còn Entơni là gì? Thần linh của Jupite. 

ENƠBABƠX - Nói về Xizơ ư? Chà, không ai sánh kịp. 

EGRIPPƠ - Ôi, Entơni! ôi, phượng hoàng vĩ đại. 

ENƠBABƠX - Muốn ca ngợi Xizơ, chỉ gọn một tiếng "Xizơ’’ là đủ khỏi 
cần nói gì thêm. 

EGRIPPƠ - Thật vậy, Lêpiđơx chồng chất lên cả hai những lời tán 
dương hay ho nhất. 

ENƠBABƠX - Ông ta yêu quý Xizơ nhất. Mà Entơni ông cũng quý 
yêu. Tim óc, lưỡi các nhà điêu khắc, học giả, thi sĩ đều không 
thể hình dung, nói lên, tạo nên, viết, ca ngợi, đong đếm tình 
yêu của ông đối với Entơni. Còn như với Xizơ thì hãy quỳ 
xuống, quỳ gối xuông mà ngưỡng bái. 

EGRIPPƠ - Ông ta yêu cả hai. 

ENƠBABƠX - Ông ta là con gián, mượn hai người kia làm bộ cánh 
cứng. Thế đấy. 

Kèn đồng thổi bên trong hội trường 
Kèn báo hiệu lên yên ngựa xuất quân. Tạm biệt Egrippơ cao quý. 

EGRIPPƠ - Chúc may mắn, dũng tướng, và tạm biệt. 

Xizơ, Entơni, Lêpiđơx và Octêiviơ ra 

ENTƠNI - Dừng lại đây thôi, tôn huynh, đừng đi thêm nữa. 

XIZƠ - Chú lấy đi một phần lớn đời ta. Hãy đối xử tốt với ta qua 
phần đời đó. Em gái, hãy tỏ ra là một người vợ như ta hằng 
nghĩ về em và vượt quá những điều ta đảm bảo về em. Entơni 
cao quý, đừng để cho cái mảnh đức hạnh đặt giữa chúng ta dể 
gắn bó, xây dựng nên tình anh em bền vững của chúng ta, lại 
biến thành ngòi nổ phá vỡ bức thành ấy. Bởi vì tốt hơn nữa, là 
chúng ta có thể yêu mến nhau mà không cần có mối trung gian 
đó, nếu cả hai bên không biết nâng niu nó. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


659 


ENTƠNI - Xin đừng xúc phạm tôi băng sự hoài nghi của ngài. 

XIZƠ - Ta đã nói xong. 

ENTƠNI - Dù CÓ nói xoi mói đến đâu, ngài cũng không thể tìm ra lý 
do gì để e sợ thế! Thôi, cầu cho thần linh phù hộ ngài và làm 
cho thần dân La Mã một lòng phụng sự những mục đích của 
ngài! Chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. 

XIZƠ - Tạm biệt em gái yêu quý nhất đời, chúc em may mắn! Cầu 
cho thiên nhiên ưu đãi em và tâm linh em hoàn toàn thanh 
thản! Tạm biệt em. 

OCTÊIVIƠ - Anh trai cao quý của em. 

ENTƠNI - Mắt nàng mang bầu trời tháng tư. Đó là mùa xuân của 
tình yêu. Và những giọt nước mắt này là cơn mưa rào làm mùa 
xuân nở rộ. Hãy vui lên. 

OCTÊIVIƠ - Xin anh hãy chãm nom nhà của chồng em. Và... 

XIZƠ - Gì nữa. Octêiviơ? 

OCTÊIVIƠ - Để em nói thầm vào tai anh. 

ENTƠNI - Lưỡi nàng không phục tùng tim nàng cũng như tim nàng 
không thể tuân theo lưỡi nàng. Tựa hồ chiếc lông thiên nga đậu 
trên đầu ngọn sóng lúc triều dâng, không ngả hẳn về bên nào. 

ENƠBABƠX {nói riêng với Egrippơ ) - Liệu Xizơ có khóc không? 

EGRIPPƠ - Mặt người tối sầm lại. 

ENƠBABƠX - Xem tướng ngựa thì cái đó là tật xấu. Ở ông ta, nó lại 
càng dở, vì ông ta là người. 

EGRIPPƠ - Ồ, Enơbabơx! Khi Entơni thấy tiên đế Juliơx Xizơ chết, 
ông ta chả khóc rông lên là gì? Và ở Philipi, thấy Brutơx bị 
giết hại, ông ta cũng khóc đấy thôi. 

ENƠBABƠX - Đúng, năm ấy, Entơni bị sổ mũi mà. Ông khóc than cả 
những gì ông tự nguyện hủy diệt. Bao giờ đến lượt tôi khóc thì 
bạn hãy tin. 

XIZƠ - Không, Octêiviơ dịu hiền, em vẫn sẽ tiếp tục nhận được 
tin tức của ta. Thời gian sẽ không thắng nổi lòng ta nghĩ tới 
em đâu. 

ENTƠNI - Nào, tôn huynh, tôi sẽ đọ sức yêu đương với anh. Nhìn 
đây, tôi được anh rồi đó. Thế, tôi xin chia tay và trao phó anh 
cho thần Phật. 



660 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


XIZƠ - Tạm biệt. Chúc hạnh phúc. 

LÊPIĐƠX - Cầu cho tất cả các vì sao soi sáng đường bạn đi! 
XIZƠ - Tạm biệt! Thượng lộ bình an. (Hôn Octêiviơ) 

ENTƠNI - Tạm biệt! 

Kèn vang lên. Tất cả cùng vào 


CẢNH III 

Eliczandriơ. Một phòng trong cung điện 


Cliơpat'rơ, Tsamỉơn, Irax và Alêcxax ra 
CLIƠPATRƠ - Tên ấy đâu? 

ALÊCXAX - Hắn vẫn hơi sợ chưa dám đến. 

CLIƠPATRƠ - Truyền cho hắn vào. 

Liên lạc ra 

- Lại đây khanh! 

ALÊCXAX - Hoàng hậu kính mến, ngay đến Hirôt,vua Do Thái, cũng 
chỉ dám nhìn người những lúc người vui vẻ. 

CLIƠPAT’RƠ - Cái gã Hirôt ấy, ta sẽ có thủ cấp y. Nhưng Entơni đi 
mất rồi, ta biết lấy ai làm việc ấy? Lại gần đây. 

LIÊN LẠC - Cung chúc hoàng hậu kiều diễm nhất. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi đã nhìn thấy Octêiviơ chưa? 

LIÊN LẠC - Tâu hoàng hậu uy nghiêm, rồi ạ. 

CLIƠPATRƠ - Ở đâu? 

LIÊN LẠC - Trình Lệnh bà, ở La Mã. Kẻ hạ thần đã nhìn thẳng vào 
mặt mụ ta khi mụ đi giữa ông anh trai và Mac Entơni. 

CLIƠPAT RƠ - Mụ có cao bằng ta không? 

LIÊN LẠC - Trình Lệnh bà, không ạ. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi có nghe thấy mụ ta nói không? Giọng mụ the 
thé hay trầm? 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


661 


LIÊN LẠC - Tâu Lệnh bà, kẻ hạ thần đã nghe mụ ta nói. Giọng mụ 
bé lí nhí. 

CLIƠPATRƠ - Thế thì chẳng hay ho gì. Chàng không thể ưa mụ 
lâu được. 

TSAMIƠN - Ưa mụ ta! Ôi, ông tơ bà nguyệt, làm gì có chuyện ấy được. 

CLIƠPATRƠ - Ta cũng nghĩ thế, Tsamiơn ạ; giọng thì lí nhí, người 
thì lùn tịt! Dáng đi của mụ có vẻ gì là uy nghi không? Hãy nhớ 
lại xem, nếu ngươi đã từng thấy sự uy nghi. 

LIÊN LẠC - Mụ bò thì đúng hơn là đi: mụ chuyển động hay đứng 
một chỗ cũng vậy, chẳng khác gì nhau. Một cái xác không 
hồn, một pho tượng chứ không phải là một người biết thở hít. 

CLIƠPATRƠ - Có chắc chắn thế không? 

LIÊN LẠC - Nếu không đúng thế thì kẻ hạ thần không có con mắt 
quan sát. 

TSAMIƠN - ở Ai Cập này, không thể kiếm ra đến ba người quan sát 
tinh tường hơn bác ta. 

CLIƠPATRƠ - ừ, anh ta rất sành đấy, ta thấy rõ điều đó. Cô ả chẳng 
có gì hay ho cả. Tay này nhìn nhận khá đấy. 

TSAMIƠN - Tuyệt. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi thử đoán tuổi mụ ta xem. 

LIÊN LẠC - Tâu Lệnh bà, đó là một mụ góa. 

CLIƠPATRƠ - Mụ góa! Tsamiơn nghe thấy không. 

LIÊN LẠC - Và theo thiển ý thì, mụ độ tam tuần. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi có nhớ rõ mặt mụ không? Dài hay tròn? 

LIÊN LẠC - Tròn đến phát ớn. 

CLIƠPATRƠ - Phần lớn phụ nữ mặt tròn đều ngu dại. Tóc mụ màu gì? 

LIÊN LẠC - Trình Lệnh bà, màu nâu kệch, và trán thì thấp đến 
ngang mày. 

CLIƠPATRƠ - Đây, ta thưởng vàng cho ngươi. Ngươi không nên để 
bụng về thái độ gay gắt trước đây của ta. Ta sẽ dung nạp lại 
ngươi. Ta thấy ngươi rất được việc. Thôi, ngươi ra chuẩn bị đi. 
Thư từ ta đã sẵn sàng rồi. 

Liên lạc vào 

TSAMIƠN - Một con người đúng đắn. 



662 


WILLIAM SHAKESPEARE 


CLIƠPATRƠ - Quả CÓ thế. Ta rất hối hận đã hành hạ y. Này, theo 
lời hắn, thì ta cho rằng cô ả chả ra gì. 

TSAMIƠN - Vâng, thưa Lệnh bà, chả ra quái gì. 

CLIƠPATRƠ - Gã này đã từng thấy phong độ vương giả và ắt hẳn 
cũng biết phân biệt. 

TSAMIƠN - Sao kia? Bác ta hầu hạ Lệnh bà bao nhiêu lâu, chẳng lẽ 
lại không biết thế nào là cung cách đế vương? 

CLIƠPATRƠ - Tsamiơn thân mến ạ, ta còn một điều nữa muốn hỏi y. 
Nhưng không sao. Em hãy đưa y đến chỗ ta ngồi viết thư. Mọi 
sự có thể sẽ tốt đẹp. 

TSAMIƠN - Em xin bảo đảm với Lệnh bà như vậy. 

Cùng vào 


CẢNH IV 

Aten. Một phòng trong nhà Entơni 


Entơni và Octêiviơ ra 

ENTƠNI - Octêiviơ, không phải chỉ có thế thôi. Chuyện ấy và hàng 
nghìn điều nữa tương tự, đều có thể tha thứ được. Nhưng ông ta 
lại đi gây chiến tranh mới với Pompêiơx ; thảo di chúc và đem 
đọc trước bàn dân thiên hạ; miệt thị, bỉ báng ta; khi cực chẳng 
đã, phải đề cao danh dự ta, thì phát biểu một cách lạnh lùng, 
uể oải, đánh giá ta hết sức khe khắt; và khi ai nhắc đến ta với 
những lời đẹp đẽ nhất thì ông không chấp nhận hoặc chỉ chấp 
nhận ở dầu môi. 

OCTÊIVIƠ - Ôi, chúa công thân mến của em! Xin chàng chớ tin 
tất cả những điều đó, hoặc có tin thì cũng đừng quá phẫn nộ. 
Nếu môi quan hệ này tan vỡ thì không có người đàn bà nào 
bất hạnh hơn em, phải đứng ở giữa cầu nguyện cho cả đôi 
bên. Rồi đây, khi em cầu khẩn "Xin phù hộ cho chúa công 
và chồng tôi!", thần linh sẽ chê cười, bác bỏ lời cầu xin ấy 
bằng cách lớn tiếng nhại lại: "Xin phù hộ cho anh trai tôi!". 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


663 


Xin cho chàng thắng, anh trai được, cầu nguyện và phá bỏ 
lời nguyện cầu. Thật không có con đường trung gian giữa hai 
cực đó. 

ENTƠNI - Octêiviơ dịu hiền, hãy để tình yêu của nàng ngả về phía 
nào cô" gắng nhất để bảo toàn nó. Nếu ta để mất danh dự, là 
ta mất bản thân ta. Thà ta không phải là của nàng, còn hơn 
thuộc về nàng mà trụi lá cụt cành. Nhưng theo như nàng yêu 
cầu, nàng sẽ đi làm trung gian giữa chúng ta. Trong khi đó ta 
sẽ chuẩn bị một cuộc chiến tranh đủ sức để hạ uy danh của 
anh trai nàng. Hãy mau chóng để ý muốn của nàng được thỏa 
mãn sớm nhất. 

OCTÊIVIƠ - Cảm ơn phu tướng. Thượng đế quyền uy giao cho em, kẻ 
yếu đuối nhất, làm người hòa giải đôi bên. Chiến tranh giữa hai 
người, chàng và Xizơ, có khác nào thế giới nứt đôi và phải đổ 
lớp lớp thây người vào để hàn liền chỗ nứt đó. 

ENTƠNI - Khi nào nàng thấy rõ kẻ gây nên chuyện là ai, thì hãy 
hướng sự bất bình về phía đó. Bởi vì không thể nào chúng tôi 
lại cùng phạm lỗi ngang nhau, để nàng phải san đều tình yêu 
cho quân bình. Hãy chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết để lên 
đường, chọn người hộ tống và đặt mua những gì nàng thích. 

Cùng vào 


CẢNH V 

vẫn nhà Entơni. Một phòng khác 


Enơbabơx và Erơx ra gặp nhau 
ENƠBABƠX - Thế nào, anh bạn Erơx? 

ERƠX - Có tin thật kỳ lạ, thưa ngài. 

ENƠBABƠX - Tin gì, bạn? 

ERƠX - Xizơ và Lêpiđơx đă gây cuộc chiến với ngài Pompêiơx. 
ENƠBABƠX - Tin ấy cũ rồi, kết cục ra sao? 



664 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ERƠX - Sau khi sử dụng Lêpiđơx trong cuộc chiến với Pompêiơx, 
giờ đây Xizơ gạt ông này khỏi địa vị ngang hàng, không 
muốn để ông ta chia sẻ vinh quang chiến thắng. Và không 
dừng lại ở đó, còn kết tội ông ta về chuyện trước đây ông ta 
đã thư từ với Pompêiơx ; rồi căn cứ vào lời buộc tội của chính 
mình, hạ lệnh bắt ông ta. Thế là ngôi thứ ba tội nghiệp trong 
tam hùng bị tông giam cho đến khi nào thần chết đến giải 
phóng cho ông. 

ENƠBABƠX - Vậy hỡi thế giới, mi chỉ còn có hai cái hàm nhai. Và có 
đổ vào giữa hai cái hàm đó tất cả những thức ăn mà mi có, 
cũng chỉ tổ làm chúng nghiền nát nhau mà thôi. Entơni đâu? 

ERƠX - Đang đi dạo ngoài vườn... thế này này, chân đá vào đám sậy 
trước mặt miệng thét: "Đồ ngốc Lêpiđơx" và dọa cắt cổ viên sĩ 
quan đã giết Pompêiơx. 

ENƠBABƠX - Đội chiến thuyền lớn của chúng ta đã sẵn sàng lên đường. 

ERƠX - Tiến về Italia đánh Xizơ. Còn điều này nữa, Enơbabơx, chủ 
tướng muôn gặp ông ngay. Đáng lẽ tôi phải nói điều đó trước 
khi thuật lại tin tức. 

ENƠBABƠX - Chắc cũng chẳng có gl quan trọng. Thôi được, đưa ta 
đến chỗ Entơni. 

ERƠX - Nào, ta đi. 

Cùng vào 


CẢNH VI 

La Mã. Một phòng trong nhà Xizơ 


Xizơ, Egrippơ và Mơkêinơx ra 

XIZƠ - Coi thường cả La Mã, hắn đã giở đủ mọi trò ở Eliczandriơ. 
Này nhé: ngay giữa chợ, trên một khán đài dát bạc, Cliơpatrơ 
và hắn ngồi trong những chiếc ghế bằng vàng để công khai 
làm lễ đăng quang. Ngồi dưới chân chúng là Xizariơn (mà 
chúng bảo là con trai của cha ta) và cả một lũ con hoang, kết 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


665 


quả sự tà dâm của chúng từ bấy đến nay. Hắn trao cho ả 
quyền trị vì Ai Cập, phong ả làm nữ hoàng chuyên chế của Hạ 
Xyri, Síp và Liđiơ. 

MƠKÊINƠX - Ngay giữa công chúng à? 

XIZƠ - Ở quảng trường công cộng, nơi tập luyện. Hắn phong cho các 
con trai hắn là vua của các vua. Hắn ban các vùng Mêđiơ, 
Pathiơ và Amêniơ cho Eliczandrơ; Xiri, Xilixiơ và Eênixiơ cho 
Ptôlimi. Hôm ấy, ả xuất hiện trong y phục Izix, nữ thần Hôn 
nhân và gia đình. Nghe nói là trước đó, ả vẫn luôn luôn triệu 
tập quần thần. 

MƠKÊINƠX - Phải loan tin này cho toàn La Mã biết. 

EGRIPPƠ - Dân La Mã vốn đã chán ngấy sự ngược ngạo của Entơni, 
sẽ từ bỏ mọi ý nghĩ tốt đẹp về ông ta. 

XIZƠ - Nhân dân đã biết và bây giờ lại nhận được những lời kết tội 
của hắn. 

EGRIPPƠ - Ông ta kết tội ai kia ạ? 

XIZƠ - Xizơ. Hắn nói rằng, sau khi đoạt được Xyri của Xechtơx 
Pompêiơx, chúng ta đã không chia phần đảo này cho hắn. Rồi 
hắn kể là ta không trả lại một số tàu mượn của hắn. Cuối cùng, 
hắn lồng lộn về chuyện Lêpiđơx bị truất khỏi ngôi tam hùng và 
bị chúng ta tước đoạt hết gia sản. 

EGRIPPƠ - Thưa chúa công, điều này ta cần phải trả lời. 

XIzơ - Việc đó ta đã làm và đã cho người mang thư đi. Ta nói cho 
hắn rõ là Lêpiđơx đã trở nên quá tàn bạo, lộng quyền và đáng 
bị phế bỏ. Còn những gì ta đã chiếm được, ta thuận cho hắn 
một phần, nhưng còn Amêniơ và các vương quốc khác hắn đã 
chinh phục, ta đòi hắn cũng phải đáp lễ cho có đi có lại. 

MƠKÊINƠX - Ông ta sẽ chẳng bao giờ chịu thế đâu. 

XIZƠ - Vậy thì ta cũng không chịu. 

Octêiviơ và tùy tùng ra 

OCTÊIVIƠ - Kính chào chúa công của em, anh Xizơ! Kính chào anh 
Xizơ thân yêu nhất. 

XIZƠ - Cầu sao ta không bao giờ phải gọi ngươi là đứa em bị ruồng rẫy. 

OCTÊIVIƠ - Anh không hề gọi em thế và cũng chẳng có lý do để 
gọi thế. 



666 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


XIZƠ - Tại sao ngươi lại lén lút đến chỗ chúng ta như vậy? Ngươi 
không đến như là em gái Xizơ. Vợ Entơni lẽ ra phải có một 
đạo quân mở đường, hồi lâu trước khi xuất hiện đã nghe tiếng 
ngựa hí vang lừng báo hiệu xa giá đang tới gần, cây cối hai 
bên đường phải đầy người trèo lên ngóng hoài ngóng hủy đến 
mỏi mòn kiên nhẫn và bước quân đi phải tung bụi tới đỉnh 
trời. Thế nhưng ngươi đã đến La Mã như đứa con gái phố chợ 
và ngăn trở không để cho tình anh em của chúng ta được phô 
bày, thường thường tình cảm đó, nếu không được biểu lộ, ắt sẽ 
phai nhạt đi. Lẽ ra, chúng ta phải phái quân thủy quân bộ 
đón ngươi, mỗi chặng là một cuộc chào mừng, càng ngày càng 
rầm rộ hơn. 

OCTÊIVIƠ - Chúa công đôn hậu của em, em đến như thế này không 
phải do bắt buộc mà là tự nguyện. Phu tướng của em, Mac 
Entơni, nghe tin anh chuẩn bị chiến tranh, đã cho em biết 
chuyện đau buồn đó. Em bèn xin trở về đây. 

XIZƠ - Và hắn lập tức đồng ý ngay vì em là vật chướng ngại giữa 
hắn và chuyện tà dâm của hắn. 

OCTÊIVIƠ - Xin đừng nói vậy, chúa công. 

XIZƠ - Ta vẫn để mắt tới hắn và mọi chuyện về hắn vẫn theo gió 
bay đến tai ta, hắn hiện ở đâu? 

OCTÊIVIƠ - Trình chúa công, ở Aten. 

XIZƠ - Em gái bị xúc phạm đau đớn của ta, Cliơpatrơ đã gật đầu ra 
hiệu với hắn đến. Hắn đã treo cả đế triều cho con đĩ và bây giờ 
anh, ả đang xúc xiểm các vương hầu trên trái đất làm chiến 
tranh. Hắn đã tập hợp Boccơx, vua Libi; Akơlaơx, vua Cappơđơsơ; 
Filơdelfôx, vua Paílơgôniơ; Ađolơx,vua Thrêix; Malcox, vua A Rập; 
vua xứ Pôni; Hirôt, vua Do Thái; Mithriđêitiz, vua Cômơgin; 
Pơlimơn và Amintax; vua Mid và Lyconiơ cùng một loạt vương 
trượng khác không kể xiết. 

OCTÊIVIƠ - Bất hạnh cùng cực cho tôi với trái tim giằng xé giữa hai 
người bạn hận thù nhau. 

XIzơ - Hoan nghênh em đã tới đây. Những lá thư của em đã thật 
sự ngăn được mối quan hệ giữa ta và hắn khỏi tan vỡ cho tđi 
khi chúng ta nhận thấy cả hai điều: em đã bị lừa gạt như thế 
nào và sự sơ suất của chúng ta thật là nguy hiểm. Hãy gắng 
tĩnh tâm. Đừng buồn phiền vì thời thế đã xô đẩy những tất 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


667 


yếu khắc nghiệt ngáng trở hạnh phúc của em, mà hãy để cho 
những chuyện tiền định diễn ra theo như thiên mệnh, đừng 
than vãn vô ích. Ta hoan nghênh em tới La Mã. Không có gì 
thân thiết hơn em đôi với ta. Em đã bị lừa phỉnh quá mức 
tưởng tượng và các bậc tốì thượng thần linh, để đền bù lại 
cho em, đã chỉ định chúng ta và người yêu mến em thừa 
hành ý bề trên. Hãy cố nguôi, bao giờ chúng ta cũng hoan 
nghênh em. 

EGRIPPƠ - Xin chào mừng phu nhân. 

MƠKÊINƠX - Kính chào phu nhân. Mỗi trái tim ở La Mã đều yêu 
mến và cảm thương phu nhân. Chỉ có gã Entơni ngoại tình, 
quá đỗi luông tuồng, là bỏ rơi phu nhân và trao quân hùng 
tướng mạnh cho một ả giang hồ đang dấy loạn chống lại 
chúng ta. 

OCTÊIVIƠ - Có đúng thế không, ông? 

XIZƠ - Hoàn toàn chắc chắn. Ta chào mừng em gái và cầu cho em 
luôn luôn thanh thản. Em gái thân yêu nhất của ta. 

Cùng vào 


CẢNH VII 

Doanh trại của Entơnỉ gần mủi Achsơm 


Cliơpat'rơ và Enơbabơx ra 

CLIƠPATRƠ - Ta sẽ trả đũa ngươi, dứt khoát thế. 

ENƠBABƠX - Nhưng tại sao, tại sao, vì cớ gì kia ạ? 

CLIƠPAT’RƠ - Ngươi đã dèm pha việc ta tham gia cuộc chiến này và 
nói rằng thế là không thích hợp. 

ENƠBABƠX - Vậy thử hỏi có thích hợp không? 

CLIƠPATRƠ - Nếu không nhằm chỉ trích ta, thì việc gì ta phải tránh 
không đích thân tới đây. 



668 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ENƠBABƠX (nói riêng ) - Ta có thể trả lời thế này: nếu trong chiến 
đấu, ta có để lẫn cả ngựa đực, ngựa cái, thì ngựa đực sẽ trở nên 
hoàn toàn vô dụng, bởi vì mỗi con ngựa cái sẽ chở cả ngựa đực 
lẫn kỵ sĩ. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi nói gì vậy? 

ENƠBABƠX - Sự có mặt của Lệnh bà sẽ làm cho Entơni phải lúng 
túng, bận tâm, bận óc, mất một số thì giờ lẽ ra không nên để 
phí. Chủ tướng đã bị đả kích là nông nổi rồi đấy và ở La Mã 
người ta đồn rằng chính Fôtinơx, một viên quan thị cùng các 
thị nữ của Lệnh bà điều khiển cuộc chiến tranh này. 

CLIƠPATRƠ - Quỷ thần hãy nhận chìm La Mã và làm mục ruỗng 
những cái lưỡi bôi nhọ chúng ta! Ta có trách nhiệm trong cuộc 
chiến tranh này và với tư cách người cầm đầu vương quốc này, 
ta sẽ ra trận như kẻ mày râu. Đừng có bài bác nữa, ta không ở 
lại đằng sau đâu. 

ENƠBABƠX - Tôi xin hết lời. Kìa, hoàng đế đã đến. 

Entơni và Caniđiơx ra 

ENTƠNI - Caniđiơx, ngươi có thấy kỳ lạ không? Từ Tơrentơm và 
Brunđuxiơm, hắn làm sao có thể vượt biển Lôniơ và chiếm 
Iorin nhanh chóng đến thế. Nàng đã nghe tin ấy chưa, hoàng 
hậu thân yêu? 

CLIƠPAT RƠ - Chỉ có kẻ nằm dài mới bái phục tốc độ. 

ENTƠNI - Một câu đối đáp hay, rất hợp với người chiến binh ưư tú 
nhất để quất vào thói chểnh mảng của chúng ta. Caniđiơx, 
chúng ta sẽ đánh nhau với hắn trên biển. 

CLIƠPAT‘RƠ - Trên biển ư? Còn gì nữa? 

CANIĐIƠX - Tại sao chúa công lại quyết định như vậy? 

ENTƠNI - Vì hắn thách ta làm thế. 

ENƠBABƠX - Cũng như chúa công đã thách hắn đấu tay đôi chứ gì? 

CANIĐIƠX - Phải, và chúa công cũng đã thách hắn giao chiến ở 
Phaxaliơ, nơi Xizơ đã đánh Pompêiơx. Nhưng những đề nghị ấy 
không lợi cho hắn nên hắn đều bác bỏ. Chúa công cũng nên 
làm thế. 

ENƠBABƠX - Các chiến thuyền của chúa công trang bị kém, thủy thủ 
đều là bọn dắt la, thợ giặt, những kẻ tuyển mộ cưỡng bách và 
vội vàng. Hạm đội của Xizơ thuần là những tên đã nhiều lần 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


669 


chiến đấu chống Pompêiơx. Chiến thuyền của chúng nhanh 
thoăn thoắt, còn của chúa công thì nặng nề. Có gì đáng xấu hổ 
nếu chúa công từ chối đụng độ trên biển, trong khi ta chuẩn bị 
giáp chiến trên bộ. 

ENTƠNI - Hải chiến, hải chiến. 

ENƠBABƠX - Chúa công chí tôn chí kính, làm như vậy, ngài sẽ vứt 
bỏ Ưu thế quân sự tuyệt dối trên bộ của mình, làm hỗn loạn 
quân sĩ phần lớn là lính bộ thiện chiến, không sử dụng được tài 
thao lược lẫy lừng của ngài, hoàn toàn từ bỏ con đường dẫn đến 
thắng lợi chắc chắn và tự phó mặc cho tình cờ rủi ro trong khi 
đã nắm chắc thành công. 

ENTƠNI - Ta sẽ đánh trên biển. 

CLIƠPAT RƠ - Ta có sáu mươi tàu, Xizơ cũng chẳng có gì hơn thế. 

ENTƠNI - SỐ tàu thừa không dùng đến, ta sẽ đốt hết. Và với số còn 
lại, bổ sung quân số đầy đủ, từ mũi Achsơm ta sẽ đánh Xizơ 
khi hắn đến gần. Trong trường hợp thất bại, ta sẽ phục thù 
trên bộ. 

Một người chạy đưa tin 
- Ngươi đến có việc gì? 

NGƯỜI CHẠY TIN - Trình chúa công, tin đó là xác thực. Người ta đã 
mục kích Xizơ chiếm Torin. 

ENTƠNI - Có thể nào hắn đích thân tới dó? Không có lẽ. Quân binh 
của hắn ỏ đây, cũng là kỳ lạ rồi. Caniđiơx, ngươi chỉ huy mười 
chín đạo quân bộ và mười hai nghìn kỵ binh. Còn chúng ta sẽ 
về chiến thuyền. Nào ta đi, nữ hải thần của ta... 

Một người lính ra 

NGƯỜI LÍNH - Ôi, hoàng thượng cao quý! Xin Bệ hạ đừng giao chiến 
trên biển: chớ có tin vào những tấm ván mục ruỗng. Chẳng lẽ 
Bệ hạ lại nghi ngờ thanh gươm này và những vết thương này 
của kẻ hạ thần sao? Để mặc cho bọn Ai Cập và Finixiơ ngụp 
lặn. Còn chúng ta đã quen chiến tranh trên đất bằng trong 
những trận giáp lá cà. 

ENTƠNI - Thôi được, thôi được, ta đi thôi. 

Entơni, Cliơpat'rơ và Enơbabơx vào 

NGƯỜI LÍNH - Thề có thần Hecquyn, tôi tin rằng mình nói đúng. 



670 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CANIĐIƠX - Phải, anh lính ạ, anh nói đúng. Nhưng toàn bộ hành 
động của Entơni không còn dựa trên cái tạo nên sức mạnh của 
nó nữa rồi. Chủ soái của ta bị dắt mũi và chúng ta chỉ còn là 
những tên lính của một người đàn bà. 

NGƯỜI LÍNH - Ngài chỉ huy tất cả quân bộ và kỵ binh phải không ạ? 

CANIĐIƠX - Marcơx Octêiviơ, Marcơ Jơxtêiơx, Pablicôla và Cơliơx 
phụ trách mặt biển. Còn ta nắm toàn bộ lực lượng trên đất 
liền. Sự thần tốc của Xizơ vượt mọi sức tưởng tượng. 

NGƯỜI LÍNH - Khi còn ở La Mã, quân của ông ta xuất phát thành 
từng toán nhỏ khiến cho thám báo bị mắc mưu hết. 

CANIĐIƠX - Phó tướng của y là ai, ngươi biết không? 

NGƯỜI LÍNH - Nghe nói là Taorơx. 

CANIĐIƠX - À, ta có biết hắn. 

Một liên lạc ra 

LIÊN LẠC - Hoàng đế cho gọi ngài Caniđiơx. 

CANIĐIƠX - Thời gian đang trở dạ tin tức và mỗi phút lại đẻ một tin. 

Cùng vào 


CẢNH VIII 

Một cánh đồng hằng gần Achsơm 


Xizơ, Taorơx, các sĩ quan ưà nhiều người khác ra 

XIZƠ - Taorơx. 

TAORƠX - Dạ, chúa công. 

XIZƠ - Đừng đánh trên bộ. Hãy bảo toàn lực lượng. Chờ khởi chiến 
trước khi ta dẹp xong chúng trên biển. Hãy nhất nhất tuân 
theo chỉ thị này. Không được sai một ly. Vận của chúng ta tuy 
theo vào bước mạo hiểm này đấy. 

Cùng vào 

Entcmi và Enơbabơx ra 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


671 


ENTƠNI - Hãy bố trí các đội quân của ta ở hai mé đồi, trông thẳng 
ra trận địa của Xizơ. Từ đó, ta có thể quan sát được số tàu địch 
và tùy cơ ứng biến cho phù hợp. 

Cùng vào 

Caniđiơx cùng đạo quân bộ của mình, 
từ một phía tiến ra đi qua sân khấu và 
Taorơx, phó tướng của Xizơ, từ phía kia. 

Sau khi họ trở vào, có tiếng ầm ầm của một 
cuộc thủy chiến. Chiêng, trống báo động 

Enơbabơx lại ra 

ENƠBABƠX - Đi tong, đi tong, đi tong hết rồi. Mình không có gan 
nhìn thêm nữa. Chiếc tàu Antơniad đô đốc hạm của nữ hoàng 
Ai Cập dẫn đầu sáu mươi chiến thuyền, đã quay lái, bỏ chạy. 
Nhìn cảnh đó, con ngươi mình muốn nổ tung. 

Xcarơx ra 

XCARƠX - Ôi, các thần Phật nam, nữ và tất cả tiên giới! 

ENƠBABƠX - Vì cớ gì người hùng hổ thế? 

XCARƠX - Một phần lớn thế giới đã bị mất vì sự ngu muội! Chúng ta 
đã trả giá những cái hôn bằng những tỉnh thành và vương quốc. 

ENƠBABƠX - Chiến sự ra sao rồi? 

XCARƠX - Về phía chúng ta thì tựa như triệu chứng dịch hạch dã rõ, 
chết cầm chắc rồi. Giữa lúc trận đánh còn bất phân thắng phụ, 
thế của hai bên giống hệt nhau như hai anh em sinh đỏi, có khi 
bên ta còn nhỉnh hơn tí chút, thì cái mụ Ai Cập phóng đãng ấy 
- phong hủi bắt mụ ta đi! - đột nhiên kéo buồm quay theo 
hướng gió, tháo chạy như bò bị ong châm. 

ENƠBABƠX - Cái đó ta sẽ nhìn thấy. Mắt ta phát đau trước cảnh ấy 
và không thể chịu đựng thêm nữa. 

XCARƠX - Một khi mụ đã lựa chiều gió tẩu thoát, nạn nhân cao cả bị 
bùa mê thuốc lú của mụ là Entơni cũng vỗ đôi cánh biển và như 
một con vịt si tình, bỏ trận đánh đang quyết liệt mà chạy theo 
mụ. Tôi chưa từng thấy một hành động nào nhục nhã đến thế. 
Trước nay, chưa bao giờ khí phách nam nhi, sự từng trải và 
danh dự lại tự bội phản như vậy. 

ENƠBABƠX - Than ôi! 


Caniđiơx ra 



672 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CANIĐIƠX - Vận của chúng ta trên biển thế là hết rồi và đang 
chìm nghỉm một cách thảm hại hết sức. Giá chủ tưđng của 
chúng ta được như xưa, thì mọi sự đã tô't đẹp. Ôi ỉ Ông ta đã 
bỏ chạy một cách hèn nhát nhất, làm gương cho chúng ta 
noi theo. 

ENƠBABƠX - Noi theo, ông đã đến nước ấy rồi kia à? Chà, vậy thì 
xin vĩnh biệt, thật đấy. 

CANIĐIƠX - Họ chạy về phía Pêlôpenitxơx. 

XCARƠX - Đến đấy thì dễ thôi. Còn tôi, tôi sẽ ở lại đây chờ xem có 
chuyện gì mới không? 

CANIĐIƠX - Tôi sẽ nộp các binh đoàn và ngựa chiến của tôi cho 
Xizơ. Sáu ông vua trước đây đã chỉ cho tôi biết cách đầu hàng 
như thế nào. 

ENƠBABƠX - Còn ta vẫn sẽ theo cái vận hẩm hiu của Entơni, mặc 
dầu lý trí nằm ở trong hướng gió thổi ngược lại. 

Cùng vào 


CẢNH IX 

Eliczandriơ. Một phòng trong cung điện 


Entơni và tùy tùng ra 

ENTƠNI - Thấy không! Mặt đất này lệnh cho ta không được giẫm 
lên nó nữa! Nó lấy làm xấu hổ phải mang ta. Lại đây các 
bạn. Ta nấn ná trên thế giđi này quá lâu, đến nỗi ta vĩnh 
viễn lạc mất đường rồi. Ta có một con tàu chất đầy vàng. 
Các bạn hãy lấy mà chia nhau. Hãy chạy khỏi đây và dàn 
hòa vđi Xizơ. 

TÙY TỪNG - Chạy ư? Chúng tôi không làm thế. 

ENTƠNI - Chính ta cũng đã chạy và đã dạy những kẻ hèn nhát quay 
lưng chạy trốn. Các bạn, hãy đi đi. Ta đã quyết định chọn một 
con đường không cần đến các bạn nữa. Đi đi, kho vàng của ta ở 




ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


673 


bến cảng, hãy di đi! Ôi! Ta đã đeo đuổi cái mà bây giờ ta hổ 
thẹn không dám nhìn. Cả đến mái tóc ta cũng nổi loạn; những 
sợi bạc quở mắng, những sợi nâu là liều lĩnh táo tợn; còn những 
sợi nâu lại trách những sợi bạc là nhát sợ và lẫn cẫn. Các bạn 
hãy đi di. Ta sẽ viết thư giới thiệu các bạn với một số thân hữu, 
họ sẽ dẹp bớt khó khăn trên con đường của các bạn. Xin các 
bạn đừng lộ vẻ buồn bã, cũng đừng trả lời là không muôn. Hãy 
nghe lời khuyên của ta trong cơn tuyệt vọng. Hãy bỏ mặc một 
kẻ đang tự bỏ mặc. Hãy ra thẳng bờ biển. Ta sẽ biếu các bạn 
con tàu và kho vàng đó. Xin các bạn để ta một mình trong giây 
lát. Ta xin các bạn dấy! Hãy làm thế đi. Bởi vì quả thật ta mất 
quyền chỉ huy rồi, cho nên ta xin các bạn. Lát nữa, ta sẽ gặp 
lại các bạn. (Ngồi xuống) 

Tsamiơn và Irax dắt Cliơpat'rơ ra, 
theo sau là Erơx 

ERƠX - Lệnh bà cao quý, xin hãy lại với hoàng thượng an ủi người đi. 

IRAX - Lại an ủi người đi, nữ hoàng vô cùng thân yêu. 

TSAMIƠN - Nào! Còn cách nào khác nữa? 

CLIƠPATRƠ - Để cho ta ngồi xuống, ôi! 

ENTƠNI - Không, không, không, không! 

ERƠX - Tâu Lệnh bà, xin người quay lại. 

ENTƠNI - Ôi ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. 

TSAMIƠN - Kìa, Lệnh bà! 

IRAX - Lệnh bà! Oi, nữ hoàng thân mến! 

ERƠX - Bệ hạ, Bệ hạ! 

ENTƠNI - Hừ, chúa thượng, hừ. ớ Philippi, hắn cầm thanh gươm 
như một gã kép nhảy, trong khi ta hạ thủ Caxiơx gày còm, 
nhăn nheo. Và chính ta đã kết liễu đời Brutơx điên khùng. Hắn 
thì chỉ nói suông về phép chỉ huy quân sự, chẳng có thực tế gi 
trong chinh chiến, thế mà giờ đây... Thôi, không sao! 

CLIƠPAT RƠ - A! Đứng yên bên ta nào. 

ERƠX - Hoàng hậu đấy, thưa chúa công, hoàng hậu đấy ạ. 

IRAX - Hãy lại với người, Lệnh bà, hãy nói với người. Người đang bị 
cái nhục làm tiêu nghiệp võ. 

CLIƠPATRƠ - Vậy hãy đỡ ta dậy. Ôi. 


41 -SECHXPIA 



674 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ERƠX - Chúa thượng cao cả tuyệt vời, xin Người đứng dậy. Hoàng 
hậu đang lại gần đầu cúi gằm và sẽ chết mất nếu chúa thượng 
không an ủi vài lời. 

ENTƠNI - Ta đã tự bôi nhọ thanh danh. Thật là một sự dao động 
hèn hạ nhất. 

ERƠX - Bệ hạ, hoàng hậu đấy. 

ENTƠNI - Ôi! Ai Cập nương, ngươi đã đưa ta đến đâu? Ngươi xem 
đó. Ta phải che giấu để mắt ngươi khỏi thấy nỗi hổ nhục của ta 
bằng cách nhìn lại những gì ta bỏ lại sau lưng trong danh dự bị 
tiêu ma. 

CLIƠPATRƠ - Ồi chúa công, chúa công của em! Hãy tha tội cho 
những cánh buồm khiếp đảm của em! Em không nghĩ là chàng 
lại chạy theo em. 

ENTƠNI - Ai Cập nương, ngươi thừa biết có những sợi dây buộc chặt 
trái tim ta vào bánh lái của ngươi và ngươi tất kéo ta theo sau. 
Ngươi biết rõ quyền lực tối thượng của ngươi đối với tâm linh ta 
và một cử chỉ ra hiệu của ngươi có thể khiến ta làm ngược lại 
lời phán bảo của thần linh. 

CLIƠPATRƠ - Ôi! Tha tội cho em. 

ENTƠNI - Giờ đây, ta phải cầu cạnh hòa giải với gã trai trẻ ấy, giở 
những thủ thuật thương thuyết lắt léo, thấp hèn, ta, kẻ đã 
từng đùa giỡn với nửa thế giới theo ý thích của mình, các cơ 
đồ sự nghiệp, xây hoặc phá, muôn sao nên vậy. Ngươi biết rõ 
ngươi đã chinh phục ta đến mức độ nào và lưỡi gươm ta bị 
tình yêu làm mềm yếu, sẵn sàng tuân theo nó trong mọi 
trường hợp. 

CLIƠPATRƠ - Xin tha tội, tha tội cho em. 

ENTƠNI - Đừng giỏ một giọt nước mắt nào, ta bảo mà. Một giọt 
nước mắt của nàng đáng giá tất cả những gì đã được và đã 
mất. Hãy hôn ta một cái. Thế là đã đền bù cho ta rồi. 
Chúng ta đã cử thầy giáo đi làm sứ giả. Ông đã về chưa? 
Tình yêu của ta, lòng ta nặng như chì. Mang rượu thịt vào 
đây! Nữ thần vận mệnh biết rõ là càng nhiều tai họa, ta lại 
càng coi khinh. 


Cùng vào 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


675 


CẢNH X 

Ai Cập. Doanh trại Xizơ 


Xizơ, Đơlơbela Thairêiơx và nhiều người khác ra 

XIZƠ - Cho tên sứ giả của Entơni vào. Ngươi biết hắn không? 

ĐƠLƠBELA - Trình Xizơ, đó là thầy giáo của Entơni. Chắc hắn đã 
trụi thùi lụi nên mới gửi đến đây một cái lông cánh xác xơ như 
vậy, trong khi mới độ vài tuần trăng trước đây, hắn có thừa 
thãi vương hầu để phái đi sứ. 

IufrôniơX ra 

XIZƠ - Lại gần đây và nói đi. 

IUFRÔNIƠX - Như tôi đây sức hèn tài mọn được Entơni cử đến. Cách 
đây không lâu, đối với những mục đích của ông, tôi cũng vô 
nghĩa như giọt sương mai trên chiếc lá sim đối với biển cả vậy. 

XIZƠ - Chuyện đó hẵng biết vậy. Hãy trình nhiệm vụ của ngươi đi. 

IUFRÔNIƠX - Hỡi vị chúa nắm vận mệnh của Entơni, ông ta gửi lời 
chào ngài và yêu cầu được sống ở Ai Cập. Nếu không được, ông 
ta hạ thấp yêu cầu và xin ngài cho được thở hít giữa trời và đất 
ở Aten như một người công dân bình thường vậy. Đó là về phần 
ông ta. Kế đến, Cliơpatrơ, thừa nhận uy đức vĩ đại của ngài, 
quy phục sức mạnh của ngài và tha thiết cầu mong ngài ban 
chiếc vương miện dòng Ptôlimi cho lũ con kế tự nàng, mà nay 
tùy thuộc ân sủng của ngài. 

XIZƠ - Về phần Entơni, ta bỏ ngoài tai những yêu cầu của hắn. Còn 
ả nữ hoàng kia, ta sẽ cho vào chầu và thỏa mãn nguyện vọng 
nếu ả đuổi gã bạn tình thất thế ra khỏi Ai Cập hoặc kết liễu 
đời hắn tại đó. Nếu ả làm thế, lời cầu xin của ả có thể thấu tai 
ta. Bảo cả hai anh, ả như thế. 

IUFRÔNIƠX - Cầu cho phúc phận tiếp tục theo ngài. 

XIzơ - Đưa y qua phòng tuyến của ta. 

lufrôniơx vào 

(Với Thairêiơx) - Giờ đã đến lúc thử thách tài hùng biện của 
ngươi đây. Hãy rứt Cliơpat'rơ ra khỏi Entơni. Nhân danh ta, 



676 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


hãy hứa hẹn mọi thứ nàng yêu cầu. Tự ngươi, hãy phát kiến 
thêm những đề nghị hấp dẫn khác. Đàn bà vốn không có nghị 
lực ngay cả khi thời vận phát nhất, cho nên khó khăn thiếu 
thốn sẽ làm sa ngã người thiếu nữ trinh bạch nhất. Hãy thử óc 
cơ mưu của ngươi, Thairêiơx. Ngươi hãy tự định công xá đi, ta 
sẽ thi hành như tuân thủ pháp luật. 

THAIRÊIƠX - Trình ngài Xizơ, tôi xin lên đường. 

XIZƠ - Hãy quan sát xem Entơni chịu đựng nỗi bất hạnh của hắn ra 
sao, và hãy cho ta biết ý kiến ngươi về mỗi cử chỉ, hành động 
của hắn. 

THAIRÊIƠX - Thưa ngài Xizơ, xin tuân lệnh. 

Cùng vào 


CẢNH XI 

Eliczandriơ. Một phòng trong cung điện 


Cliơpat'rơ, Enơbabơx, Tsamiơn và Irax ra 

CLIƠPATRƠ - Ta phải làm gì đây, Enơbabơx? 

ENƠBABƠX - Suy nghĩ và chết. 

CLIƠPATRƠ - Gây nên cơ sự này là Entơni hay ta? 

ENƠBABƠX - Riêng mình Entơni thôi. Lẽ ra, người phải để ý chí 
thông ngự lý trí mới đúng. Dù Lệnh bà có trôn chạy khỏi trận 
chiến đấu lớn ấy, trong đó mỗi bên gờm sợ nhau, thì hà cớ gì. 
Người phải chạy theo? Không thể để sức mạnh tình yêu đè bẹp 
cương vị chủ soái vào đúng một thời điểm hai nửa thế giới đang 
đối chọi nhau, mà nguyên nhân duy nhất lại chính là vì người. 
Đi chạy theo lá cờ đào tẩu của Lệnh bà, bỏ mặc đoàn chiến 
thuyền của mình ngơ ngác, thật là nhục nhã, nhục không kém 
gì thất bại. 

CLIƠPATRƠ - Yên đi, ta xin ngươi. 

Entơni ra cùng với Iufrồniơx 


ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


677 


ENTƠNI - Hắn trả lời thế à? 

IUFRÔNIƠX - Dạ, thưa chúa công. 

ENTƠNI - Còn hoàng hậu sẽ được biệt đãi nếu người đem nộp 
mạng ta. 

IUFRÔNIƠX - Ông ta nói vậy đấy ạ. 

ENTƠNI - Hãy nói cho nàng hay. (với Cliơpat'rơ) - Hãy đem cái đầu 
điểm bạc này nộp cho thằng nhãi ranh Xizơ, rồi nó sẽ đem các 
tiểu quốc rót đầy tràn những ước vọng của nàng. 

CLIƠPATRƠ - Cái đầu này ư, chúa công? 

ENTƠNI (với Iufrôniơx) - Hãy quay lại chỗ hắn. Bảo là hắn còn 
mang đóa hồng tươi tuổi trẻ, do đó, thế gian còn chờ đợi ở hắn 
những hành động phi thường. Tiền bạc, tàu thuyền, quân sĩ của 
hắn có thể thuộc về một tên hèn nhát, các tướng lĩnh của hắn 
có thể phất dưới trướng một đứa con nít cũng như dưới sự chỉ 
huy của Xizơ. Vì vậy ta thách hắn, tạm gạt những đồ trang sức 
lộng lẫy để đọ sức với sức tàn của ta, gươm so gươm, một chọi 
một. Ta sẽ viết cho hắn. Đi theo ta. 

Entơni và Iufrôniơx vào 

ENƠBABƠX (nói riêng) - Phải, dễ nghe nhỉ: Xizơ đang chiến thắng 
lại từ bỏ lợi thế và lên đài tỉ thí với một võ sĩ dấu gươm mua 
vui cho thiên hạ! Mình thấy suy xét của con người quả cũng 
phụ thuộc vào vận hạn và sự việc bên ngoài ảnh hưởng đến đức 
tính bên trong, đẩy nó đến tàn lụi. Nếu biết thời biết thế, hẳn 
ông ta không đời nào nghĩ đến chuyện gã Xizơ đầy ơn lộc trời 
lại bằng lòng so đọ với nỗi trống rỗng kiệt cùng của ông. Xizơ, 
ngươi đã đánh bại luôn cả lý trí Entơni rồi! 

Một người hầu ra 

NGƯỜI HẤU - Có sứ giả của Xizơ. 

CLIƠPATRƠ - Thế nào, không còn nghi thức gì nữa ư? Thấy không, 
các thị nữ của ta, trước kia còn phong nụ thì người ta quỳ 
xuống chiêm ngưỡng, bây giờ hoa rữa nhị tàn, thì người ta bịt 
mũi. Cho hắn vào. 

Người hầu vào 

ENƠBABƠX (nói một mình) - ... Lòng trung thực của ta và bản 
thân ta bắt đầu tranh cãi rồi đấy. Giữ một dạ trung thành 
với một kẻ dại khờ, thì quả là điên. Tuy nhiên, kẻ nào kiên 



678 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


trì đi theo phụng sự chúa lúc vận suy, sẽ chiến thắng kẻ 
chiến thắng chủ mình và giành dược một chỗ dứng xứng đáng 
trong lịch sử. 

Thairêiơx ra 

CLIƠPAT'Rơ - Xizơ muốn gì? 

THAIRÊIƠX - Xin cho được nói riêng. 

CLIƠPATRƠ - ở đây không có ai ngoài bạn bè. Cứ mạnh dạn nói. 

THAIRÊIƠX - Có lẽ họ cũng là bạn của Entơni. 

ENƠBABƠX - Ông ạ, Entơni cũng cần có nhiều bạn như Xizơ, nếu 
không thì bọn tổi thành vô dụng dối với người. Nếu Xizơ muốn, 
chúa công chúng tôi sẽ hối hả dón nhận tình thân hữu của chư 
ông. Còn về chúng tôi thì ông biết dấy, Entơni thuộc về ai thì 
bọn tôi cũng thuộc về người ấy, nghĩa là thuộc về Xizơ. 

THAIRÊIƠX - Thôi dược. Vậy nữ hoàng tiếng tăm lừng lẫy, xin hãy 
nghe tôi! Trong hoàn cảnh hiện tại của Lệnh bà, Xizơ yêu cầu 
Lệnh bà không cần phải nhìn nhận gì khác ngoài điều này: 
Người là Xizơ. 

CLIƠPATRƠ - Tiếp tục đi. Quả là đáng mặt dế vương. 

THAIRÊIƠX - Người biết Lệnh bà gắn bó với Entơni không phải vì 
tình yêu, mà là vì sợ. 

CLIƠPATRƠ - Ồ! 

THAIRÊIƠX - Do đó, Người cảm thương những vết sẹo trên danh dự 
Lệnh bà, coi đó như những vết chàm cưỡng bách chứ không 
thích đáng. 

CLIƠPATRƠ - Xizơ là một vị thần nên biết rõ đâu là chân lý. Danh 
dự của ta chỉ bị cướp doạt chứ ta đâu có tự nguyện hiến dâng. 

ENƠBABƠX (nói một mình ) - Muôn biết chắc điều này, ta sẽ hỏi 
Entơni. Chúa công, chúa công, người rò rỉ khắp rồi, nước 
ngấm vào mọi kẽ, nên chúng tôi phải để cho người chìm 
thôi, bởi vì người thân yêu nhất của chúa công cũng bỏ người 
rồi. (Vào) 

THAIRÊIƠX - Tôi có phải nói lại với Xizơ những diều Lệnh bà yêu 
cầu ở Người không ạ? Bởi vì Người gần như xin Lệnh bà nêu ra 
những ý muốn dể người đáp ứng. Người sẽ rất hài lòng nếu như 
Lệnh bà ưng thuận dựa vào phúc phận của người. Nhưng nỗi 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


679 


phấn khởi lớn nhất đối với người sẽ là được nghe tin Lệnh bà 
từ bỏ Entơni và tự đặt mình dưới sự che chở của người - lãnh 
chúa của toàn cầu. 

CLIƠPATRƠ - Tên ngươi là gì? 

THAIRÊIƠX - Tên tôi là Thairêiơx. 

CLIƠPATRƠ - Sứ giả rất đáng mến, hãy nói với Xizơ vĩ đại như thế 
này: thông qua ngươi, ta hôn bàn tay chiến thắng của người. 
Trình với người là ta sẵn sàng dặt vương miện của ta dưới chân 
người, và quỳ xuống lắng nghe tiếng nói tối uy tối thượng của 
người phán truyền về số phận của Ai Cập. 

THAIRÊIƠX - Đó là lựa chọn cao cả nhất của Lệnh bà lúc này. Khi 
sự khôn ngoan và vận hạn xung đột nhau, nếu sự khôn 
ngoan chỉ dám làm trong phạm vi khả năng của mình, thì 
không một tình cờ ngẫu nhiên nào có thể lay chuyển được 
nó. Xin cho phép tôi dược đặt lòng tôn kính của tôi lên tay 
Lệnh bà. 

CLIƠPATRƠ - Ngày xưa, thân phụ chúa công Xizơ của ngươi không 
nghĩ đến việc chinh phục các vương quốc, thường hay đặt môi 
lên cái chỗ không xứng đáng này và trút xuống đó những trận 
mưa hôn. 

Entơni và Enơbabơx lại ra 

ENTƠNI - Ân huệ! Jupite nổi sấm lên! Tên kia, mi là cái thá gì? 

THAIRÊIƠX - Là kẻ thi hành lệnh của người có quyền lực nhất và 
xứng đáng được phục tòng nhất. 

ENƠBABƠX (nói một mình) - Ngươi sắp ăn đòn đến nơi rồi. 

ENTƠNI - Lại gần đây! A, đồ diều hâu! Bớ thần Phật và ma quỷ! Uy 
quyền của ta tiêu tan rồi. Chỉ mới đây thôi, khi ta hô một tiếng 
là vua chúa đổ xô tới như một bầy trẻ chen chúc nhau và kêu 
lớn: "Ngài cần gì ạ?". Tai các ngươi dể đâu? Ta vẫn còn là 
Entơni kia mà. 

Nhiều người ra 

- Mang tên khốn kiếp này đi, quất cho nó một trận. 

ENƠBABƠX (nói một mình) - Thà đùa với một chú sư tử con còn hơn 
với một sư tử già hấp hốì. 

ENTƠNI - Bớ trăng, bớ sao! Cho nó ăn roi. Cho dù là hai mươi vua 



680 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chư hầu lớn nhất triều cống Xizơ, nếu ta bắt gặp chúng sàm sỡ 
với bàn tay của... gì đây, biết gọi cô ta thế nào từ khi cô ta 
không còn là Cliơpat'rơ nữa? Quân bay, quất roi nó kỳ đến lúc 
nó co rúm mặt mày và khóc thút thít như thằng bé con, xin tha 
tội. Mang nó ra khỏi đây. 

THAIRÊIƠX - Mac Entơni... 

ENTƠNI - Lôi cổ nó đi. Đánh xong, mang nó trở lại đây. Cái tên đầy 
tớ của Xizơ sẽ phải chuyển lời ta nhắn đến chủ nó. 

Đám người đưa Thairêiơx vào 

(Với CỉiơpaVrơ ) - Ngươi đã gần như tàn úa trước khi ta biết 
ngươi. Ôi! Sao ta lại bỏ không chăn gối ở La Mã, sao lãng việc 
tạo nên dòng giống hợp pháp cùng với một viên ngọc báu trong 
giới nữ lưu, để đi vào tròng lừa phỉnh của một ả nhăm nhe cả 
đến lũ tôi đòi. 

CLIƠPATRƠ - Chúa công thân mến... 

ENTƠNI - Xưa nay, ngươi vẫn là kẻ giảo quyệt. Khi chúng ta đâm 
dạn dày trong sự xấu xa. - Ôi, khốn khổ khốn nạn! - thì thần 
linh bịt mắt chúng ta lại, dìm sự minh mẫn của chúng ta vào 
trong nhơ nhuốc, khiến chúng ta tôn thờ những sai lầm của 
mình và cười giễu nhìn chúng ta vênh vang dấn bước vào con 
đường tiêu vong. 

CLIƠPATRƠ - Ôi! Đến nước ấy rồi sao? 

ENTƠNI - Ta bắt gặp ngươi như một mẩu thừa nguội lạnh trên đĩa 
thức ăn của Xizơ quá cố. À, trước đó ngươi là một miếng ăn dở 
của Xnêiơx Pompêiơx. Chưa kể những giờ rực rỡ hơn, không 
được lưu truyền qua miệng tiếng dân dã, mà người tiêu dao 
trong dâm đãng. Ta dám chắc ngươi không hề biết thế nào là 
thanh khiết, mặc dù ngươi có thể đoán phỏng chừng nghĩa của 
chữ ấy. 

CLIƠPATRƠ - Tại sao lại dùng lời lẽ nhường ấy? 

ENTƠNI - Dám để cho một tên chuyên nhận bô" thí với một lời cảm 
ơn "Mong Thượng đế đền bù cho ngài!" giở trò sàm sỡ với bàn 
tay người, bạn chơi của ta chiếc vương ấn nối kết những trái 
tim cao quý! Ôi! Ước gì ta đang đứng trên đồi Baxan (1) để gầm 


(1) Theo địa lý cổ, một vùng ở Joocđani được phân cho bộ tộc Manaxê khi chia Đất 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


681 


lên át tiếng bày gia súc có sừng! Vì cơn thịnh nộ của ta là 
man sợ, biểu dạt nó bằng lời lẽ nhẹ nhàng thì có khác nào 
một kẻ bị xử giảo cảm ơn tên đao phủ hành hình mình đã tỏ 
ra khéo tay. 

Những người trở ra cùng với Thairểiơx 
- Đánh nó chưa? 

NGƯỜI HẦU I - Nhừ đòn, trình chúa thượng. 

ENTƠNI - Nó CÓ kêu khóc không? Có xin tha không? 

NGƯỜI HẦU I - Hắn đã xin ân xá. 

ENTƠNI - Để cho cha mi, nếu lão còn sông, phải tiếc đã không 
sinh mi là gái. Và để cho mi hối là theo Xizơ khi hắn vênh 
vang đắc thắng, bởi chính vì theo hắn mà mi bị ăn roi. Để 
cho từ nay về sau, hễ trông thấy bàn tay trắng nõn của một 
phu nhân nào, là mi phát sốt phát rét, run lên bần bật. Hãy 
quay trở về chỗ Xizơ. Kể cho hắn nghe được đón tiếp như thế 
nào. Này, bảo là hắn có vẻ kiêu căng khinh bạc, lải nhải, bêu 
riếu Entơni hiện tại mà không nhắc đến thời oanh liệt trước 
đây của ta mà hắn đã từng biết. Hắn làm ta phẫn nộ. Lúc 
này làm thế thì còn gì dễ hơn; những ngôi sao chiếu mệnh 
tốt lành của ta, xưa dẫn lối chỉ đường cho ta, đã rời bỏ quỹ 
đạo trống không để rọi sáng vào vực thẳm âm ty. Nếu. bắn 
không ưa lời lẽ và hành động của ta, thì bảo hắn là 
Hỉppacơx, tên nô lệ được giải phóng của ta, trong tay hắn 
đây, hắn có thể phạt roi, phạt treo hay tra tấn tùy thích để 
trả miếng ta. Mi hãy khích hắn thế. Thôi, mang những vết 
lằn của mi khỏi đây, cút đi! 

Thairêiơx vào 

CLĨƠPATRƠ - Chúa công nói xong chưa ạ? 

ENTƠNI - Than ơi! vầng trăng trên mặt đất giờ đây đang bị gấu ăn. 
Điều đó chỉ báo sự sụp đổ của Entơni mà thôi. 

CLIƠPATRƠ - Ta phải ở lại bên chàng đến cùng. 

ENTƠNI - Để nịnh bợ Xizơ, nàng lại đi liếc mắt đưa tình với tên hầu 
cài cúc quần cho hắn cơ à? 

CLIƠPATRƠ - Chàng vẫn chưa hiểu em ư? 


Thánh. Rất nhiều đồng cỏ chăn gia súc. 



682 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ENTƠNI - Tim nàng đã lạnh ngắt với ta chăng? 

CLIƠPATRƠ - Ôi, Entơni thân yêu, nếu em có lòng nào như vậy, 
xin trời hãy làm trái tim băng giá của em tan thành một trận 
mưa đá nhiễm độc từ đầu nguồn. Và hòn đầu tiên rơi trúng cổ 
em. Và hòn đầu tiên rơi trúng cổ em, khi chảy thành nước, sẽ 
làm tan luôn đời em. Hòn thứ hai tiếp tục theo giáng vào 
Xizariơn và cứ thế cho đến khi lũ con là ký ức bào thai, em 
cùng tất cả những người dân Ai Cập lương thiện của em, lần 
lượt gục xuông cơn dông đá tan chảy ấy, nằm phơi thây không 
mồ, không mả cho đàn ruồi nhặng sông Nil rỉa tan hết vào 
trong bụng chúng. 

ENTƠNI - Ta yên tâm rồi. Xizơ đóng trại hãm thành Eliczandriơ, ta 
sẽ đương đầu với hắn. Lực lượng trên bộ của chúng ta đã cầm 
cự anh dũng. Cả hạm đội bị tan tác của ta giờ cũng đã đang tập 
hợp lại và đang hùng dũng rẽ sóng biển, sát khí đằng đằng. 
Cliơpat'rơ, trái tim của ta, vừa nãy nàng ở đâu? Nàng có nghe 
thấy không? Nếu như từ trận địa, ta trở về một lần nữa để hôn 
lên cặp môi này, ta sẽ xuất hiện mình đầy máu. Ta và thanh 
gươm của ta sẽ là đầu đề cho câu chuyện thời sự. Hy vọng vẫn 
đậu nơi lưỡi gươm này. 

CLIƠPATRƠ - Đó mới là chúa công anh dũng của ta. 

ENTƠNI - Gân cốt, trái tim và hơi thở ta sẽ nhân lên gấp ba, ta sẽ 
chiến đấu thật hung dữ. Bởi vì trong những giờ tót đẹp và may 
mắn của ta, bọn chúng đã phải đem sinh mạng chuộc lại nhcmg 
câu bông lơn với ta. Nhưng giờ đây, ta sẽ nghiến răng lại và 
ném vào bóng tối tất cả những gì chặn đường ta. Nào chúng ta 
hãy liên hoan tưng bừng một đêm nữa. Hãy gọi tất cả những 
tướng lĩnh buồn bã của ta tới đây. Hãy rót đầy ly của chúng ta 
một lần nữa, thây kệ chuông báo nửa đêm. 

CLIƠPATRƠ - Hôm nay là sinh nhật em. Trước, em tính tổ chức 
xoàng xĩnh thôi. Nhưng vì chúa công của em lại là Entơni nên 
em sẽ vẫn là Cliơpatrơ. 

ENTƠNI - Tương lai chúng ta sẽ tốt đẹp. 

CLIƠPATRƠ - Gọi tất cả các anh tướng của chúa thượng đến với người. 

ENTƠNĨ - Gọi họ lại, ta sẽ nói chuyện với họ. Và đêm nay ta sẽ ép 
họ uông cho rượu tràn ra qua những vết sẹo của họ. Lại đây 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


683 


hoàng hậu của ta. Nhựa sống vẫn còn đây. Lần chiến đấu tới, 
ta sẽ khiến thần chết phải yêu phục ta vì thanh kiếm ta sẽ đua 
tài với lưỡi hái ung độc của y. 

Tất cả vào , trừ Enơbabơx 

ENƠBABƠX - Giờ đây, ông ta sẽ làm mờ cả ánh chớp. Giận dữ là 
lấy cái sợ dẹp tan cái sợ và trong trạng thái tinh thần ấy, bồ 
câu sẵn sàng đánh cả đà điểu. Và một lần nữa, ta lại thấy ở 
chủ tướng trí óc suy giảm thì trái tim hưng thịnh lại. Khi 
lòng dũng cảm ngoạm lấy lý trí thì nó nuốt cả lưỡi gươm 
từng xông pha chiến trận. Ta phải tìm cách rời khỏi ông ta 
mới được. 



HỒI BỐN 


CẢNH I 

Trước cổng thành Eliczandriơ 


Doanh trại của Xizơ - 
Xizơ đang đọc một bức thư, 

Egrippơ, Mơkêinơx và một số người khác ra 

XIZƠ - Hắn gọi ta là thằng nhãi và mắng mỏ nhặng xị như thể hắn 
có đủ sức đánh bật ta ra khỏi Ai Cập vậy. Sứ giả của 
ta hắn nọc ra dùng roi đánh. Hắn thách ta đấu tay đôi, Xizơ 
và Entơni. Nói cho tên giặc già ấy biết: ví bằng ta có muốn 
chết, cũng khôi cách khác, còn lời thách đấu của hắn thì ta 
cười mũi. 

MƠKÊINƠX - Chúa công Xizơ cần nghĩ rằng khi một kẻ tầm cỡ lớn 
như vậy bắt đầu nổi điên, đó là y bị dồn đến thế cùng đường. 
Đừng cho y kịp lấy hơi; mà phải lợi dụng cơn thác loạn của y: 
sự giận dữ không bao giờ tự phòng thủ chu đáo. 

XIZƠ - Báo cho những tướng lĩnh ưu tú nhất của chúng ta biết ngày 
mai, ta định đánh trận cuối cùng. Trong hàng ngũ của ta có 
khá nhiều người mới đây còn phục vụ Entơni, đủ để quây bắt 
hắn. Hãy lo liệu chuyện ấy cho chu tất. Và mở tiệc khao quân. 
Chúng ta có đủ dự trữ lương thực để làm việc ấy và họ đáng 
được hưởng sự hoang phí ấy. Tội nghiệp Entơni! 

Cùng vào 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


685 


CẢNH II 

Eliczandriơ. Một phòng trong cung điện 


Entơni, Cliơpat'rơ, Enơbabơx, Tsamiơn, Irax, Alêcxax 
và một số người khác ra 

ENTƠNI - Hắn không chịu đấu với ta, Đơmixơx ạ. 

ENƠBABƠX - Phải. 

ENTƠNI - Tại sao hắn không chịu nhỉ? 

ENƠBABƠX - Hắn nghĩ phúc phận hắn hai mươi lần may mắn tốt 
đẹp hơn nên mạng hắn cũng quý gấp hai mươi lần mạng 
chúa công. 

ENTƠNI - Ngày mai, anh bạn chiến binh ạ, ta sẽ đánh cả ngoài biển 
lẫn trên bộ. Hoặc là ta sẽ sống, hoặc là máu ta sẽ tắm cho 
danh dự đang hấp hối của ta hồi sinh trở lại. Liệu ngươi có 
quyết tâm chiến đấu tốt không? 

ENƠBABƠX - Tôi vừa đánh vừa hô: "Giết sạch!". 

ENTƠNI - Nói nghe được. Lại đây. Gọi các gia nhân ra. Đêm nay, 
hãy ăn uô"ng thoải mái. 

Ba hoặc bốn người hầu ra 

Đưa tay cho ta, ngươi đã ăn ở rất trung thực. Ngươi cũng 
vậy. Ngươi cũng thế. Và ngươi nữa, ngươi nữa. Các ngươi đă 
phục vụ ta rất tốt và nhiều vua chúa đã cùng các ngươi bầu bạn. 

CLIƠPATRƠ - Thế này nghĩa là gì? 

ENƠBABƠX {nói riêng với Cliơpat'rơ) - Đó là một trò kỳ cục nảy ra 
trong tâm trạng buồn phiền. 

ENTƠNI - Và ngươi nữa, ngươi cũng trung thực. Ước gì ta biến thành 
từng ấy người và tất cả các ngươi nhập lại thành một Entơni, để 
ta có thể phục vụ lại các ngươi tốt như các ngươi đã hầu hạ ta. 

NHỮNG NGƯỜI HẨƯ - Mong thần Phật nghiêm cấm điều đó! 

ENTƠNI - Thôi được, các bạn tốt của ta, hãy hầu tiệc ta nốt đêm 
nay, đừng dè sẻn rượu và hãy đối đãi ta như hồi vương quốc của 
ta, đồng thời cũng là của các ngươi, còn chịu phục tùng sự điều 
khiển của ta. 



686 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CLIƠPATRƠ (nói riêng với Enơbabơx) - Làm cho những kẻ theo hầu 
ngươi phải rơi nước mắt. 

ENTƠNI - Hãy phục vụ ta đêm nay. Có thể đây là lần chót. Có thể 
các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, hoặc có thấy chăng chỉ là 
một cái bóng què quặt. 

Có thể, ngày mai, các ngươi sẽ hầu hạ một chủ khác. Ta 
nhìn các ngươi như một kẻ cáo biệt ra đi. Các bạn trung thực 
của ta, ta không bỏ các ngươi đâu. Mà như một người chủ gắn 
bó với công lao các ngươi đến chết. Đêm nay hãy phục vụ ta hai 
giờ nữa, ta chẳng yêu cầu gì hơn. Và cầu cho thần linh đền 
công cho các ngươi. 

ENƠBABƠX - Chúa công, ngài định làm gì mà lại gây sầu não cho họ 
như vậy? Ngài nhìn xem họ đang khóc kìa. Và tôi, cái đồ con 
lừa, mắt tôi cũng hăng sè như xát hành vậy. Thật là xấu hổ, 
đừng có biến chúng tôi thành đám nữ nhi. 

ENTƠNI - 0! Phù thủy bắt ta đi nếu ta có ý định như thế! Mong cho 
niềm vui nảy nở ở chỗ những giọt nước mắt ấy nhỏ xuống. Các 
bạn lòng của ta, các bạn đã hiểu ta theo một nghĩa quá đau 
đớn. Bởi vì ta nói mới rồi, là để an ủi các bạn, ta muôn cho các 
bạn đốt đuốc cho cháy rực đêm nay. Hỡi những trái tim của ta, 
nên biết rằng ta hy vọng những điều tốt đẹp ở ngày mai và 
mong sẽ đưa các bạn tới chỗ có sự sông chiến thắng chứ không 
phải là cái chết và danh dự. Nào, ta đi ăn đêm và hãy dìm đắm 
mọi Ưu tư vào trong rượu. 

Cùng vào 


CẢNH III 

vẫn địa điểm cũ - Trước cung điện 


Hai người lính ra, đến vọng gác 
LÍNH I - Chào người anh em. Mai là ngày quan trọng đấy. 

LÍNH II - Nó sẽ quyết định dứt hẳn một đường. Chúc may mắn. Cậu 
có nghe thấy gì lạ ở ngoài phô" không? 


ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


687 


LÍNH I - Không nghe gì cả. Có tin gì mới không? 

LÍNH II - Hình như chỉ là đồn đại. Chúc cậu ngủ ngon. 

LÍNH I - Ồ chúc ngủ ngon. 

Hai lính khác ra 

LÍNH II - Chiến hữu, hãy canh gác cho cẩn thận. 

LÍNH III - Và các bạn cũng vậy. Xin chào, xin chào. 

Hai người lính thứ nhất về vị trí của mình 
LÍNH IV - Chỗ chúng mình đấy. 

Họ đứng vào vị trí 

Nếu mai thủy quân ta phát huy Ưu thế thì tôi hoàn toàn tin 
tưởng là bộ binh ta sẽ trỗi dậy. 

LÍNH III - Đó là một đạo quân anh dũng và đầy quyết tâm. 

Có tiếng kèn ô boa phía dưới sân khấu 
LÍNH IV - Im! Có tiếng gì vậy? 

LÍNH I - Hãy lắng tai, lắng tai. 

LÍNH II - Nghe kỹ xem. 

LÍNH I - Có tiếng nhạc trong thinh không. 

LÍNH III - ở dưới đất chứ? 

LÍNH IV - Có phải là điềm lành không? 

LÍNH III - Không. 

LÍNH I - Im nào! Thế nghĩa là thế nào? 

LÍNH II - Đó là thần Hecquyn yêu kính của Entơni đang từ bỏ ông. 

LÍNH I - Thử lại đằng kia xem các bạn gác có nghe thấy điều chúng 
ta vừa nghe thấy không? 

Họ tiến về một vọng gác khác 
LÍNH II - Thế nào, các thầy! 

NGƯỜI LÍNH KHÁC - Thế nào, thế nào, các bạn có nghe thấy cái đó không? 
LÍNH II - Có, lạ nhỉ? 

LÍNH III - Các thầy có nghe thấy không? Nghe thấy không? 

LÍNH I - Ta thử đi theo tiếng ấy thật xa, đến hết khu vực mình xem 
thử nó diễn biến ra sao? 

NHỮNG NGƯỜI LÍNH {nói với nhau) - Phải, kỳ lạ thật. 

Cùng vào 




688 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH IV 

vẫn địa điểm củ. Một phòng trong cung điện 


Entơni và Cliơpat'rơ, Tsamiơn và một số khác theo hầu 

ENTƠNI - Erơx! Áo giáp của ta. Erơx! 

CLIƠPATRƠ - Chàng hãy ngủ một chút. 

ENTƠNI - Không, người yêu dấu của ta. Erơx, lại đây. Mang áp giáp 
cho ta, Erơx! 

Erơx mang áo giáp ra 

- Nào, anh bạn thân mến, mặc giáp sắt cho ta. Nếu hôm nay 
nữ thần Vận mệnh không ủng hộ ta thì đó là tại ta coi khinh 
nàng. Nào. 

CLIƠPATRƠ - Để em giúp một tay. Cái này để làm gì? 

ENTƠNI - Ây, để đấy, để đấy! Nàng là người đúc áo giáp cho tim ta. 
Lầm rồi, lầm rồi. Cái này cơ. 

CLIƠPATRƠ - Đúng thế này. Hấp! Em làm được mà. Chắc là thế 
này đây. 

ENTƠNI - Được, được. Ta sẽ làm nên chuyện. Thấy không anh bạn? 
Đi mặc giáp của ngươi đi. 

ERƠX - Xong ngay thôi, thưa chúa công. 

CLIƠPATRƠ - Thắt thế này, có chắc không. 

ENTƠNI - Tuyệt lắm, ít ai thắt được như vậy. Kẻ nào định tháo cái 
này trước khi ta muôn cởi ra để nghỉ ngơi, sẽ nghe thấy nổi 
dông. Erơx, ngươi lóng ngóng thế. Hoàng hậu của ta còn gài 
chặt hơn ngươi đó. Nhanh lên. Ôi, người yêu của ta! Ước gì 
nàng có thể nhìn thấy ta xung trận hôm nay. Và nếu nàng biết 
thế nào là nghiệp vương bá, nàng sẽ thấy một tay lão luyện 
trong nghề đó. 

Một người lính mang vũ khí ra 

- Chào ngươi. Xin có lời hoan nghênh. Ngươi có vẻ là người 
thông thạo việc binh đao. Đối với công việc ưa thích, ta dậy 
sớm và hoan hỉ bắt tay vào làm. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


689 


NGƯỜI LÍNH - Trình chủ soái, mặc dù còn sớm, một nghìn quân sĩ, 
giáp trụ chỉnh tề đang đợi ngài ngoài cảng. 

Tiếng hô. Kèn chào - 
Các tướng lĩnh và quân sĩ ra 

TƯỚNG LĨNH - Sáng nay. Trời đẹp. Kính chào chủ tướng. 

TẤT CẢ - Kính chào chủ tướng. 

ENTƠNI - Khá lắm, các chàng trai. Buổi sáng nay giống như tâm hồn 
của một thanh niên muôn làm nên chuyện phi thường, mở đầu 
trong sáng. (Với Erơx) - Thế thế. Nào, đưa cho ta cái ấy. Thế 
này cơ. Nói vậy nghe được lắm. (Với CliơpaCrơ) - Tạm biệt phu 
nhân của ta, chúc may mắn, dù ta có làm sao chăng nữa. Đây là 
cái hôn của một người lính {hôn nàng). Thật đáng trách và xấu 
hổ, nếu nói thêm những lời chúc tụng nhàm tai. Giờ đây ta sẽ 
tạm biệt nàng như một con người bằng thép. Các chiến sĩ, hãy 
theo sát ta. Ta sẽ đưa các ngươi đến nơi chiến trận. Tạm biệt. 

Entcmi, Erơx, các tướng lĩnh và binh sĩ vào 

TSAMIƠN - Xin Lệnh bà hãy lui vào phòng riêng. 

CLIƠPAT’RƠ - Đưa ta đi. Chàng xuất phát thật hùng dũng. Giá cuộc 
chiến lớn này có thể giải quyết bằng một trận đấu một chọi 
một giữa chàng và Xizơ! Nếu vậy, Entơni sẽ... Nhưng bây giờ... 
Thôi, đi nào. 

Cùng vào 


CẢNH V 

Eliczandriơ. Doanh trại Entơni 


Tiếng kèn đồng. Entơni và Erơx ra. 

Một người lính gặp họ 

NGƯỜI LÍNH - Cầu xin thần linh làm cho hôm nay là ngày hạnh 
phúc của Entơni. 

ENTƠNI - Giá dạo trước ta nghe theo ngươi, nghe theo những vết 
sẹo trên mình ngươi mà đánh trên bộ. 


44-SECHXPI,' 



690 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


NGƯỜI LÍNH - Giá ngài làm thế thì giờ đây những vị vua nổi loạn và 
người dũng tướng sớm nay bỏ đi, hẳn vẫn còn theo gót ngài. 

ENTƠNI - Ai đã bỏ đi sớm nay? 

NGƯỜI LÍNH - Còn ai nữa! Một người luôn luôn bên ngài. Ngài cứ 
thử gọi Enơbabơx xem. Ồng ta sẽ không nghe thấy ngài, hoặc 
là, từ doanh trại của Xizơ, sẽ đáp: "Tôi không phải là người 
của ông!". 

ENTƠNI - Ngươi nói gì vậy? 

NGƯỜI LÍNH - Trình chủ tướng, ông ta sẽ theo Xizơ. 

ERƠX - Trình chủ tướng, ông ta không mang theo hòm xiểng và 
vàng bạc. 

ENTƠNI - Y đi rồi à? 

NGƯỜI LÍNH - Hoàn toàn chắc chắn. 

ENTƠNI - Này Erơx, hãy gửi vàng bạc, tư trang theo cho y. Hăy 
làm như thế. Không được giữ lại chút gì, ta giao trách nhiệm 
cho ngươi đó. Viết cho y - ta sẽ ký tên ở dưới - gửi những lời 
chào từ biệt nhân ái. Bảo là ta chúc y sẽ không bao giờ có 
lý do để thay đổi chủ một lần nữa. Ôi! Vận hạn của ta đã 
làm hỏng cả những con người trung thực. Làm nhanh lên. 
Ôi! Enơbabơx! 

Cùng vào 


CẢNH VI 

Trước thành Eliczandriơ. Doanh trại Xizơ 


Kèn chào Xizơ cùng Egrippơ, Enơbabơx 
và một số người khác ra 

XIZƠ - Egrippơ, hãy tiến quân và mở đầu trận đánh, ý ta muốn bắt 
sông Entơni. Báo cho ba quân biết. 



ENTƠNI VÀ CUƠPATRƠ 


691 


EGRIPPƠ - Xin tuân lệnh. 

Vào 

XIZƠ - Đã sắp tới lúc hòa bình trên toàn cầu. Hôm nay phải là 
một ngày chiến thắng, ô-liu sẽ tự do nở hoa trên cả ba phần 
thế giới. 

Một liên lạc ra 

LIÊN LẠC - Entơni đã ra trận địa. 

XIZƠ - Đến báo cho Egrippơ sắp xếp bọn đào ngũ lên hàng đầu để 
cho Entơni phát khùng lên. 

Xizơ và tùy tùng vào 

ENƠBABƠX - Alecxax đã nổi loạn và khi đến Juđê công cán cho 
Entơni đã thuyết phục Hirôt ngả về phía Xizơ và bỏ Entơni. 
Đền bù công lao ấy, Xizơ đã treo cổ hắn. Caniđiơx và sô" còn lại 
đã đào tẩu, tuy được đãi ngộ song chẳng dược tin cẩn trong 
danh dự. Ta đã hành động xấu xa. về điểm này, ta tự kết tội và 
đau đớn đến mức sẽ không còn vui thú gì nữa. 

Một người lính của Xizơ ra 

NGƯỜI LÍNH - Enơbabơx, Entơni đã cho gửi theo ông tất cả vàng bạc 
châu báu của ông, kèm theo cả quà của ông ta nữa. Gã liên lạc 
đến vào phiên gác của tôi và đang dỡ đồ từ trên lưng những con 
la xuống, ở lều ông đấy. 

ENƠBABƠX - Ta cho anh đấy. 

NGƯỜI LÍNH - Ông đứng giữa, Enơbabơx. Tôi nói thật đấy. Tốt nhất 
là ông đưa gã mang đồ ra khỏi trại cho an toàn. Tôi phải làm 
nhiệm vụ, nếu không tôi đã tự mình làm việc đó rồi. Hoàng đế 
của ông vẫn là một đấng Jupite. 

Vào 

ENƠBABƠX - Chỉ riêng ta là tên vô lại trên trái đất. Ta cảm thấy 
mình đốn mạt nhất. Ôi, Entơni! Chúa công rộng lượng như 
biển cả, nếu tôi lập công lớn thì không biết người sẽ trọng 
thưởng đến mức nào, khi mà hành động đê tiện này lại được 
người đắp vàng lên như vậy! Đó là một đòn giáng vào tim tôi, 
nếu nó không vỡ nát vì sự hối hận sớm sủa này thì sẽ có cách 
khác giải quyết mau chóng hơn. Nhưng tôi cảm thấy nỗi ăn 
năn này sẽ giết tôi. Đánh lại chúa công ư? Không, tôi sẽ đi tìm 



692 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


một cái hố nào đó để chết cho mất tăm tích. Hố càng nhớp 
nhúa thì càng hợp với phần cuối đời tôi. 

Vào 


CẢNH VII 

Bãi chiến trường giữa hai doanh trại 


Báo động. Trống, kèn. 

Egrippơ và nhiều người khác ra 

EGRIPPƠ - Rút lui. Chúng ta đã dấn vào quá sâu. Bản thân Xizơ 
cũng đang bù dầu lên, mà sự kháng cự của địch mạnh hơn ta 
tưởng nhiều. 

Cùng vào 

Báo động. Entơni ra cùng với Xcarơx bị thương 

XCARƠX - Ôi, hoàng thượng anh dũng, thế này mới là chiến đấu 
thực sự chứ! Giá đánh như vậy ngay từ đầu, thì chúng ta đã 
đuổi bật chúng về, băng quấn đầy đầu. 

ENTƠNI - Ngươi mất nhiều máu quá. 

XCARƠX - Vết thương của tôi đây mới đầu như chữ T, bây giờ ngoác 
miệng ra thành chữ H (1) . 

ENTƠNI - Chúng rút lui thật. 

XCARƠX - Chúng ta sẽ đánh cho chúng chạy vãi cứt! Trên người tôi 
còn đủ chỗ cho sáu vết rạch nữa. 

Erơx ra 

ERƠX - Trình chủ tướng, chúng đã bị đánh bại. Và lợi thế của ta đã 
dẫn đến một chiến thắng huy hoàng. 

XCARƠX - Chúng ta hãy xỉa vào lưng chúng, tóm chúng từ đằng sau 
như bắt thỏ. Nện nhừ tử bọn địch bỏ chạy, quả là thú vị. 


(1) Một cách chơi chữ: chữ H đọc theo tiếng Anh cổ, giống như Ache (nghĩa là đau). 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


693 


ENTƠNI - Công ngươi nâng đỡ tinh thần, ta thưởng một và lòng 
dũng cảm của ngươi, ta sẽ thưởng mười. Nào lại đây. 

XCARƠX - Tôi sẽ tập tễnh đi theo sau. 

Cùng vào 


CẢNH VIII 

Dưới chân thành Eliczandriơ. Báo động 


Entơni ra theo nhịp hành khúc, 
cùng với Xcarơx và quân lính 

ENTƠNI - Chúng ta đã đánh đuổi hắn về tận doanh trại. Cho 
một người về báo cho hoàng hậu biết chiến tích của chúng 
ta. Ngày mai, trước khi mặt trời mọc, chúng ta sẽ chọc tiết 
bọn tẩu thoát hôm nay. Ta cảm ơn tất cả. Cánh tay dtìng 
mãnh của anh em chiến đấu, không phải chỉ phục vụ sự 
nghiệp của ta, mà như thể mỗi người là mệt Hecto (1) . Hãy 
trở vào thành, hôn vợ, hôn bạn bè, kể cho họ nghe chiến 
công của mình, trong khi họ rửa những chỗ máu đọng trên 
vết thương của cấc ngươi bằng giọt nước mắt sung sướng và 
hôn lên những vết chém đầy vinh quang ấy. (Vơỉ Xcarơx) - 
Đưa tay cho ta. 

Cliơpat'rơ và tùy tùng ra 

Ta sẽ tuyên dương công trạng ngươi với nàng tiên vĩ đại 
này và yêu cầu nàng cảm tạ ngươi. Hỡi nàng, ánh ngày của 
dương gian, hãy xiềng chặt cổ ta còn nguyên giáp trụ trong 
vòng tay nàng. Với tất cả xiêm y, hãy xuyên qua giáp nhảy 
vào tim ta, cưỡi lên những nhịp đập rộn ràng chiến thắng 
của nó. 

CLIƠPATRƠ - Chúa của tất cả các chúa! Ôi! Tài đức vô biên! Vượt 
qua cái bẫy lớn của thế giới, chàng đã tươi cười trở về đó ư? 


(1) Nhân vật thần thoại Hy Lạp, anh hùng thành Troa. Sau bị Asin giết. 



694 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ENTƠNI - Chim họa mi của ta, quân ta đã đánh chúng tới tận 
giường ngủ. Nàng ạ, dù mái tóc nâu của ta đã điểm sương, ta 
vẫn còn một bộ óc nuôi dưỡng thần kinh khả dĩ có thể đua 
tranh từng điểm với thanh niên. Hãy nhìn con người này và 
ban cho đôi môi anh ta ân sủng bàn tay nàng. Hãy hôn lên 
đó, chiến binh của ta. Hôm nay anh ta đã chiến đấu như một 
vị thần. 

CLIƠPATRƠ - Anh bạn, ta sẽ ban cho ngươi một bộ giáp toàn bằng 
vàng. Xưa kia nó là của một vị vua. 

ENTƠNI - Anh ta xứng đáng được bộ áo giáp đó, dù nó có dát toàn 
bằng hồng ngọc như cỗ xe của thần Mặt Trời đi nữa. Đưa tay 
cho ta nắm. Chúng ta sẽ làm một cuộc diễu hành vui vẻ qua 
Eliczandriơ, mang những tấm mộc cũng đầy vết dao chém, 
kiếm đâm như chủ chúng. Giá cung điện của ta đủ chứa đạo 
quân này, chúng ta sẽ cùng nhau ăn đêm và uống túy lúy, chúc 
cho triển vọng cuộc phiêu lưu vương bá sẽ diễn ra ngày mai. 
Nhạc binh, hãy thổi vang tiếng đồng xối vào tai dân thành 
phố, hòa lẫn tiếng trống rập rờn cho trời đất cũng rộn rã âm 
thanh chào đón chúng ta tiến về. 

Cùng vào 


CẢNH IX 
Doanh trại Xizơ 


Một số lính canh ở bốt gác 

LÍNH I - Nếu trong vòng một giờ nữa nếu không có người đến 
đổi gác thì chúng mình phải trở về trạm. Đêm sáng quá và 
nghe nói chúng ta phải chiếm lĩnh trận địa vào quãng hai 
giờ sáng. 

LÍNH II - Ngày vừa qua thật ác liệt đối với chúng ta. 


Enơbabơx ra 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


695 


ENƠBABƠX - Ôi, đêm trường, hãy chứng giám cho ta... 

LÍNH III - Người nào thế? 

LÍNH II - Đứng gần lại nghe xem. 

ENƠBABƠX - Ôi, vầng trăng thiêng liêng, chứng giám cho ta, khi 
mọi người phẫn nộ phỉ nhổ ta trong ký ức đầy căm ghét, hãy 
chứng minh rằng Enơbabơx tội nghiệp này đã sám hối ăn năn 
trước mặt nàng. 

LÍNH I - Enơbabơx. 

LỈNH III - Im nào! Nghe nữa xem. 

ENƠBABƠX - Ôi, nữ chúa của u sầu, hãy thấm hơi độc ẩm ướt của 
trời dêm vào trong ta để cho sự sông, vốn ương ngạnh chống lại 
ý ta, không còn bám vào ta được nữa. Hãy ném trái tim ta héo 
khô vì hối hận vào mỏm đá cứng, nhọn của tội lỗi ta cho nó tan 
thành bụi và hết mọi ý nghĩ nhơ bẩn. Ôi, Entơni cao cả gấp 
ngàn lần sự phản bội đê mạt của tôi, hãy tha thứ cho tội lỗi của 
tôi với riêng người, nhưng hãy để thế gian xếp tôi vào hạng đào 
tẩu bỏ chúa. Ôi, Entơni! Ôi, Entơni! 

Chết 

LÍNH II - Ta thử nói với ông ta xem. 

LÍNH I - Nghe đã, vì những diều ông ta nói có thể liên quan đến 
Xizơ. 

LÍNH III - Phải đấy. Nhưng ông ta ngủ kìa. 

LÍNH I - Ngất xỉu thì đúng hơn. Bởi vì một lời cầu gở như của ông ta 
không bao giờ mang đến giấc ngủ. 

LÍNH II - Ta lại chỗ ông ta xem. 

LÍNH III - Dậy đi ngài, dậy đi. Hãy nói với chúng tôi nào. 

LÍNH II - Ngài có nghe thấy không? 

LÍNH I - Bàn tay của thần Chết đã bắt ông ta đi rồi. 

Tiếng trống xa xa 

Nghe kìa! Tiếng trống trang nghiêm đánh thức những người 
đang ngủ. Ta hãy mang ông ta về trạm đôc canh. Ông ta là 
nhân vật đáng kể. Giờ gác của ta đã hết. 

LÍNH III - Vậy thì đi. Ồng ta vẫn còn có thể hồi tỉnh. 

Cùng vào, mang theo cái xác 



696 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH X 

Giữa hai doanh trại 


Entơni và Xcarơx ra cùng với quân sĩ đi đều bước 

ENTƠNI - Hôm nay, chúng chuẩn bị hải chiến. Đánh trên bộ, chúng 
ta làm cho các ngài ấy không hài lòng lắm. 

XCARƠX - Chúng ta xin thù tiếp cả hai mặt, thưa tướng công. 

ENTƠNI - Nếu chúng muốn đánh trong lửa hay trên không, chúng 
ta cũng sẵn sàng nghênh chiến. Nhưng chúng ta sẽ làm thế 
này: bộ binh trên các đồi giáp thành phố sẽ ở lại bên chúng 
ta. Về mặt biển ta đã ra lệnh rồi, thuyền đã rời cảng. Chúng 
ta hãy ra chỗ kia. Ớ đó, chúng ta có thể quan sát rõ nhất mọi 
sự khai triển của hạm đội địch. 

Cùng vào 

Xizơ cùng quân sĩ ra đi đều bước 

XIZƠ - Trừ phi bị tấn công, chúng ta sẽ án binh bất động trên bộ. 
Theo ta hiểu thì tình hình sẽ như thế. Bởi vì lực lượng tinh 
nhuệ nhất của hắn đã được điều ra tăng cường cho các chiến 
thuyền. Tiến về thung lũng, và hãy nắm Ưu thế cao nhất. 

Cùng vào 

Entơni và Xcarơx lại ra 

ENTƠNI - Chúng chưa tụ lại. Từ chỗ cây thông kia, ta sẽ phát hiện 
ra tất cả. Ta sẽ báo cho ngươi ngay phải hành động thế nào. 

Vào 

XCARƠX - Chim én đã làm tổ trên những cánh buồm của 
Cliơpat'rơ. Các thầy bói nói là không biết đó là điềm gì, 
trông họ có vẻ u ám, họ không dám nói điều họ thấy. 
Entơni lúc thì quả cảm, lúc lại buồn bã và bứt rứt về những 
cái nắm được và chưa nắm được, tâm khí thất thường, hy 
vọng chen lẫn lo sợ. 

Tiếng kèn báo động đằng xa, 
như trong một cuộc thủy chiến, Entơni trở ra 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


697 


ENTƠNI - Hỏng hết rồi! Mụ Ai Cập nhơ bẩn ấy dã phản ta! Hạm 
đội của ta dã đầu hàng dịch và kia, chúng đang tung mũ lên 
và chè chén với nhau như những người bạn bao lâu xa vắng. 
Đồ gái dĩ trăm thằng! Chính ngươi đã bán rẻ ta cho thằng 
nhãi nhép ấy và giờ đây chỉ còn lại chiến tranh giữa trái tim 
ta và ngươi nữa thôi. Ra lệnh cho ba quân tháo chạy hết di! 
Bởi vì khi nào ta trả thù kẻ quyến rũ ta là ta xong hết nhiệm 
vụ. Báo tất cả hãy tìm dường chạy. Ngươi đi đi. 

Xcarơx vào 

Ôi, mặt trời! Ta sẽ không còn thấy ngươi mọc lúc bình 
minh nữa. Nữ thần Vận mệnh và Entơni chia tay nhau ỏ 
dây. Tại đây, chúng ta bắt tay nhau giã biệt. Tất cả di đến 
nước này ư? Những trái tim từng theo gót ta như những con 
chó trung thành, mà ta đã thỏa mãn mọi nguyện ước, giờ 
tuôn những lời ngọt xđt lên gã Xizơ đang lên như diều, Còn 
cây dại thụ này, xưa vút cao trên dầu tất cả giờ đã xác lá xơ 
cành. Ta đã bị phản bội. Ôi, tâm hồn xảo trá của Ai Cập, nữ 
yêu đầy ma lực mà mỗi cái liếc mắt có thể thúc ta xung trận 
hoặc thu quân về, mà vòng tay ôm ấp là vương miện của ta, 
là mục đích chủ yếu của ta! Như một ả di-gan thực sự, nó đã 
dùng tà thuật lừa ta rơi vào chính giữa họa suy vong. Ôi, 
Erơx, Erơx! 

Clỉơpat'rơ ra 

A! Ngươi dó ư, đó ư, dồ phù thủy. Cút đi! 

CLIƠPATRƠ - Vì sao chúa công của em lại giận dữ với người mình 
yêu như vậy? 

ENTƠNI - Xéo đi kẻo ta trừng phạt thật đích đáng và làm hoen ô' 
chiến thắng của Xizơ bây giờ. Để cho hắn bắt ngươi đem bêu 
trước đám lê dân gào thét, kéo theo xe hắn như một vết nhơ 
lớn nhất của nữ giới, trưng bầy như một con quái vật cho 
bọn tiện dân dần độn nhất xem. Và dể cho nàng Octêiviơ 
kiên trinh rạch nát mặt ngươi bằng những ngón tay da mài 
nhọn sẵn. 

Cliơpat'rơ vào 

Ngươi đi khỏi là phải, nếu ngươi còn muốn sống. Nhưng tốt 
hơn là cứ dể ngươi rơi vào cơn cuồng nộ của ta, vì như thế một 
cái chết sẽ có thể tránh được cho nhiều người khác khỏi chết. 



698 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Ôi, Erơx! Chiếc áo tẩm thuốc độc của Nêxơx (1) đã trùm lên ta. 
Hỡi thần Hecquyn, tổ tiên của con, hãy dạy cho con biết nổi 
giận như người để con ném tên Laicơx (2) móc vào lưỡi liềm của 
mặt trăng và bằng đôi tay này, vớ lấy cây chùy nặng nhất, đập 
tan bản ngã tinh túy của con. Mụ phù thủy sẽ phải chết. Nó đã 
bán cho ta thằng nhãi con La Mã và ta đã rơi vào âm mưu đó. 
Ả phải chết vì tội ấy. Bớ Erơx! 


CẢNH XI 

Eliczandriơ. Một phòng trong cung điện 


Cliơpat'rơ, Tsamiơn, ĩrax và Mađiơn ra 

CLIƠPATRƠ - Cứu ta với, các thị nữ của ta! Ôi, chàng điên khùng 
hơn cả thần Têlơmơn mất mộc, con lợn độc xứ Thexơli sùi bọt 
mép cũng không dữ bằng. 

TSAMIƠN - Ra lăng thôi! Tới đó, Lệnh bà hãy khóa chặt cửa và cho 
người báo tin đến hoàng thượng là Lệnh bà đã chết. Hồn lìa khỏi 
xác cũng không day dứt hơn nỗi xót xa vì uy danh vĩ đại tiêu tan. 

CLIƠPATRƠ - Ra lăng! Mađiơn, đến trình với hoàng thượng là ta đã 
tự sát. Nói với người rằng, tiếng cuối cùng ta thốt ra là 
"Entơni". Và ta xin người hãy dùng lời lẽ thật thắm thiết vào. 
Đi đi, Mađiơn và kể cho ta nghe thái độ hoàng thượng nhận tin 
ta chết như thế nào. Nào, ta ra lăng. 

Cùng vào 


(1) Theo thần thoại Hy Lạp, yêu quái đầu người mình ngựa, Nêxơx, định bắt cóc 
Đêjanir, vợ Hecquyn, bị Hecquyn giết bằng chiếc tên có tẩm máu mãng xà tinh 
bảy đầu ở đầm lầy Lecnơ. Trước khi chết Nêxơx trao cho vợ Hecquyn tấm áo 
choàng làm bùa để buộc Hecquyn trở lại với nàng mỗi khi có ý định phụ bạc. 
Hecquyn khi khoác chiếc áo đó, bị những cơn đau dữ dội không sao chịu nổi. 
Entơni vẫn tự nhận mình là dòng dõi Hecquyn. 

(2) Tên bạn phản trắc của Hecquyn đã nhận từ tay Đêjanir chiếc áo tẩm máu của 
Nêxơx (xem chú thích 1). Điên cuồng vì những cơn đau do mặc chiếc áo này, 
Hecquyn đã ném Laicơx xuống biển. Sau đó, Laicơx biến thành đá. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


699 


CẢNH XII 

Vẫn chỗ củ. Một phòng khác 


Entơni và Erơx ra 

ENTƠNI - Erơx, ngươi vẫn trông thấy ta chứ. 

ERƠX - Dạ, bẩm chúa công cao cả. 

ENTƠNI - Đôi khi, chúng ta thấy một đám mây hlnh con rồng, một 
đám hơi nước giông như một con gấu hoặc sư tử, một bức thành 
có chòi canh, một hòn đá chênh vênh, một trái núi chẻ làm hai 
ngọn hay một mũi đất xanh xanh nhô ra biển trên có cây cối; 
nó như gật đầu ra hiệu với thế gian và đánh lừa mắt ta bằng 
những ảo ảnh trên không. Đó, ngươi đã trông thấy những dấu 
hiệu như vậy. Đó là đám rước của đêm đen. 

ERƠX - Dạ, thưa chúa công. 

ENTƠNI - Cái hình tựa như con ngựa lúc này, chỉ thoáng chốc, sẽ 
tan và nhòa đi như nước hòa vào nước. 

ERƠX - Đúng thế, thưa chúa công. 

ENTƠNI - Erơx, hầu cận đôn hậu của ta, bây giờ chủ tướng của ngươi 
cũng là một hình thể như vậy đó. Này đây, ta là Entơni, nhưng 
rồi sẽ chẳng giữ nổi cái thể dạng hữu hình này nữa đâu, thân 
bộc ạ. Ta đã chiến đấu vì Ai Cập. Và hoàng hậu... ta tưởng ta 
chiếm được trái tim nàng, vì nàng làm chủ trái tim ta trong 
khi trái tim ta còn thu phục hàng triệu trái tim khác giờ đây 
đã bỏ ta... Erơx ạ, nàng đã thông lưng tráo bài với Xizơ, giở 
thói cờ gian bạc lận, thí cả vinh quang ta cho chiến thắng của 
kẻ địch. Đừng khóc Erơx tốt bụng ạ. Giờ đây chỉ còn bản thân 
ta để tự kết liễu đời ta. 

Mađiơn ra 

- A, nữ chúa đê tiện của mi! Mụ đã đánh cắp lưỡi gươm của ta. 

MAĐIƠN - Không, trình chúa thượng Entơni, nữ chúa của thần yêu 
Bệ hạ và sô" phận của người hoàn toàn quyện làm một với vận 
mệnh của Bệ hạ. 

ENTƠNI - Cút khỏi đây, đồ quan thị trâng tráo. Im đi! Mụ đã phản 
ta và mụ sẽ phải chết một cái chết đích đáng. 



700 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MAĐIƠN - Món nợ với thần Chết, người ta chỉ có thể trả một lần và 
khoản đó, hoàng hậu đã thanh toán xong. Điều chúa công định 
làm, hoàng hậu dã đi bước trước rồi. Lời cuối cùng người nói là 
"Entơni! Entơni cao cả nhất trần đời!" rồi giữa chừng, một 
tiếng rên xé lòng làm đứt quãng cái tên Entơni bị ngắt đôi giữa 
trái tim và làn môi hoàng hậu. Hoàng hậu từ trần, với tên của 
chúa thượng chôn chặt trong lòng như vậy đó. 

ENTƠNI - Vậy là... chết rồi ư? 

MAĐIƠN - Chết rồi! 

ENTƠNI - Erơx, cởi giáp cho ta, công việc nặng nhọc của một ngày 
dài đã xong và chúng ta cần phải ngủ {với Mađiơn) - Ngươi ra 
khỏi đây an toàn, thế cũng là được trả công hậu hĩnh lắm rồi. 
Đi đi. 

Mađiơn vào 

Cởi ra, rứt bỏ ra. Cả bộ giáp bảy lần lót của Êijăc (1) cũng 
không kìm nổi cơn đập cuồng loạn này của tim ta. Ôi, lồng 
ngực ta hãy nứt ra! Tim ơi, bay gắng một lần khỏe hơn cái lồng 
đựng mi, phá vỡ nó ra. Nhanh lên, Erơx, lẹ chân lên. Ta chẳng 
phải con nhà võ nữa. Tiêu tan rồi, những mảnh giáp vụn, bay 
đã có một thời được mang rất mực kiêu hùng... Đi ra, để mình 
ta một lát. 

Erơx vào 

Ta sẽ đuổi kịp em, Cliơpatrơ và van xin em tha thứ. Phải 
thế thôi, vì bây giờ mọi sự kéo dài dều là cực hình. Đuốc dã 
tắt rồi, hãy nằm xuống, tha thẩn làm chi nữa. Giờ đây mọi cô" 
gắng chỉ làm hỏng kết quả của chính nó. Phải, sức mạnh lại 
vướng vít với sức mạnh. Thôi, áp triện vào, niêm phong, thế 
là xong. Erơx! - Anh đến dây, nữ hoàng của anh - Erơx! - Hãy 


(1) Ajax: hai nhân vật trong cuộc chiến thành Troa. 

1. Con trai vua Têlêmơn, trong cuộc tranh chấp những vũ khí của Asin để lại, 
bị Ulia đánh bại, phát điên vì đau đớn, chọc tiết đàn gia súc của người Hy Lạp, 
tưởng đó là kẻ thù, sau đó nhận ra mình lầm và tự tử. 

2. Con trai vua Onlê, phạm tội bất kính đối với nữ thần Atêna (nữ thần Tư 
tưởng Nghệ thuật và Công nghiệp), bị nàng trút bão trừng phạt trong trận thành 
T’roa, làm đắm tàu trên đường về. Eijăc nấp vào một tảng đá, dọa trời và bị sóng 
vùi lấp. 

ơ đây chỉ Eijăc con vua Têlêmơn. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


701 


chờ anh. Nơi những linh hồn ngả mình trên thảm họa, chúng 
ta sẽ nắm tay nhau tung tăng vui vẻ khiến các bóng ma phải 
trố mắt nhìn. Nàng Đaiđâu cùng chàng Iniơx (1) sẽ vãn hẳn 
người chiêm ngưỡng và cả âm cung sẽ là của chúng ta. Lại 
đây, Erơx, Erơx! 

Erơx trở ra 

ERƠX - Chúa công cần gì? 

ENTƠNI - Từ khi Cliơpat’rơ chết, ta sống trong ô nhục đến nỗi thần 
linh đâm ghét sự hèn hạ của ta. Ta, kẻ đã từng vung gươm sẻ 
thế giới làm tư và với những chiến thuyền, đã lập nên những 
thành phô" nổi trên lưng vua Thủy tề xanh rờn, song ta phải tự 
lên án mình đã thiếu lòng can đảm của một người đàn bà. Ta 
không cao cả bằng nàng: bằng cái chết, nàng nói vào mặt Xizơ: 
"Chỉ có ta chiến thắng bản thân ta". Erơx, ngươi đã thề rằng 
khi đến bước đường cùng - và bây giờ đúng là như vậy - khi ta 
thấy nỗi ô nhục và kinh tởm đuổi sau lưng, không còn cách nào 
tránh thoát, ngươi sẽ vâng theo lệnh ta mà kết liễu đời ta. Hãy 
làm thế đi, đã đến lúc rồi. Không phải ngươi hạ thủ ta đâu, mà 
chính là ngươi làm cho Xizơ chưng hửng đó. Đừng tái mặt đi 
như thế, phải hồng hào lên chứ? 

ERƠX - Trời phật không cho phép thần làm thế! Lẽ nào thần lại có 
thể làm cái điều mà tất cả những mũi tên thù của thành Pathiơ 
đều trật đích và không làm nổi? 

ENTƠNI - Erơx, ngươi có đành tâm đứng ở một khung cửa sổ thành 
La Mã vĩ đại mà nhìn chủ ngươi bị trói giật cánh khuỷu, cổ 
thâm tím đòn, cúi gập xuống, mặt đỏ nhừ vì nhục nhã ê chề, 
trong khi chễm chệ trên xe ở đằng trước, gã Xizơ tốt sô" tha hồ 
giở trò lăng nhục? 

ERƠX - Thần không thể nhìn cảnh đó. 

ENTƠNI - Vậy thì ra tay đi. Bởi vì ta cần được giải thoát bằng một 
nhát kiếm. Hãy rút thanh gươm trung thực mà ngươi đã dùng 
để phục vụ rất đắc lực cho đất nước. 

ERƠX - Ôi, chúa công! Xin tha thứ cho kẻ hạ thần. 

ENTƠNI - Khi ta giải phóng cho ngươi, chẳng phải ngươi đã thề sẽ 


(1) Đaiđâu, nữ hoàng xứ Cacthi yêu Iniơx, anh hùng thành T'roa, con của thần Vệ 
nữ. Sau khi bị Iniơx bỏ, Đaiđâu đã tự sát bằng dao găm trên một dàn hỏa thiêu. 



702 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


làm thế khi ta ra lệnh đó sao? Làm ngay đi, kẻo mọi công lao 
trước dây của ngươi ta sẽ coi là ngẫu nhiên hết. Rút gươm ra và 
lại đây. 

ERƠX - Xin chúa công hãy quay khỏi kẻ hạ thần bộ mặt cao quý 
mang tất cả vẻ uy nghi của thế giới này. 

ENTƠNI - Thì đây! 

Quay mặt khỏi Erơx 

ERƠX - Thần đã rút kiếm ra rồi. 

ENTƠNI - Vậy hãy để nó hoàn thành ngay cái công việc mà ngươi 
rút ra để làm. 

ERƠX - Thầy và chủ thân yêu của tôi, cho tôi dược nói: vĩnh biệt, 
trước khi tôi hạ nhá£ gươm đẫm máu này. 

ENTƠNI - Ngươi đã nói rồi đó, anh bạn ạ. Ờ, vĩnh biệt. 

ERƠX - Vĩnh biệt thủ lĩnh vĩ đại. Tôi đâm ngay chứ ạ! 

ENTƠNI - Đâm ngay đi, Erơx. 

ERƠX - Này đây (tự đâm mình). Thế là tôi tránh dược nỗi đau đớn 
phải thấy Entơni chết. 

ENTƠNI - Ôi, cao quý gấp ba lần bản thân ta! Ôi, Erơx dũng cảm, 
ngươi đã dạy ta nên làm và cũng là điều ngươi không thể làm. 
Nữ hoàng của ta và Erơx, bằng bài học dũng cảm họ dạy cho ta, 
đã tỏ ra cao quý hơn ta một đầu. Nhưng ta sẽ là vị hôn phu của 
cái chết và ta chạy bổ tới nó như tới giường tân hôn. Nào. Và 
Erơx ạ, thầy của ngươi hóa ra lại chết như học trò của ngươi. 
Làm như thế này {gieo người xuống thanh gươm của mình). 
Chính là ta đã học ngươi. Sao? Không chết à? Không chết à? 
Ôi, lính gác. Ôi, kết thúc hộ ta nào? 

Đơcơtơx và tốp cận vệ ra 

CẬN VỆ - Cái gì ầm ầm thế? 

ENTƠNI - Ta đã làm công việc của mình tồi quá, các bạn ạ. Ôi, hãy 
kết thúc hộ ta cái mà ta đã bắt đầu. 

CẬN VỆ II - Tinh cầu đã rụng. 

CẬN VỆ I - Và đã đến lúc tận thế. 

TẤT CẢ - Than ôi, đau buồn thay! 

ENTƠNI - Kẻ nào yêu ta hãy đâm ta chết hẳn đi. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


703 


CẬN VỆ I - Tôi không làm chuyện ấy. 

CẬN VỆ II - Tôi cũng không. 

CẬN VỆ III - Không ai cả. 

Toán cận vệ vào 

ĐƠCƠTƠX - Cái chết và vận hẩm hiu của ông xui bộ hạ của ông bỏ 
chạy. Mang tin này và đưa cho Xizơ xem thanh gươm này, ta sẽ 
được trọng dụng. 

Đaiơmiđiz ra 

ĐAIƠMIĐIZ - Entơni đâu? 

ĐƠCƠTƠX - Đấy, Đaiơmiđiz, đấy thôi. 

ĐAIƠMIĐIZ - Người còn sông không? Sao anh không trả lời? 

Đơcơtơx vào 

ENTƠNI - Đaiơmiđiz đấy ư? Rút gươm ra đâm cho ta chết đi! 

ĐAIƠMIĐIZ - Chúa công tối thượng, nữ chúa Cliơpat'rơ sai thần đến 
tìm Bệ hạ. 

ENTƠNI - Nàng phái người đi từ lúc nào? 

ĐAIƠMIĐIZ - Ngay lúc này, thưa chúa công. 

ENTƠNI - Nàng đang ở đâu? 

ĐAIƠMIĐIZ - Khóa kín cửa, ở trong lăng, hoàng hậu chợt lo sợ vì 
linh cảm thấy điều vừa xảy ra. Bởi vì khi hoàng hậu thấy chúa 
thượng nghi ngờ người thông đồng với Xizơ - điều này hoàn 
toàn vô căn cứ - và biết không thể dẹp được cơn thịnh nộ của 
chúa thượng, người bèn sai báo tin đến chúa thượng là người đã 
chết. Nhưng từ bấy đến giờ, lo lắng không biết hậu quả của tin 
đó ra sao, hoàng hậu bèn phái thần đến trình rõ sự thật. Và 
thần e rằng mình đến quá muộn. 

ENTƠNI - Phải, quá muộn rồi. Đaiơmiđiz đôn hậu ạ. Gọi đội cận vệ 
hộ ta với. 

ĐAIƠMIĐIZ - Bớ đội cận vệ của hoàng đế! Bớ, cận vệ. Đến đây, 
thánh thượng gọi các ngươi. 

Bốn năm người trong đội cận vệ của Entơni ra 

ENTƠNI - Các bạn thân mến, hãy mang ta đến chỗ Cliơpatrơ đang 
ở. Đó là việc cuối cùng ta ra lệnh cho các ngươi. 

CẬN VỆ I - Thánh thượng, chúng thần đau xót vì chúa thượng không 



704 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Sống thêm để tất cả các tôi trung được phụng sự đến kiệt sức 
tàn hơi. 

TẤT CẢ - Ngày hôm nay thật vô cùng nặng nề. 

ENTƠNI - Các bạn tốt của ta, đừng ban cho số mệnh phũ phàng cái 
vinh dự được thích thú với nỗi đau buồn của các bạn. Hăy 
hoan nghênh hình phạt nó đem lại cho chúng ta và trừng 
phạt lại nó bằng cách tỏ ra đón nhận nó một cách nhẹ nhõm. 
Nhấc ta lên nào. Ta đã từng nhiều phen dẫn dắt các bạn. Bây 
giờ hãy mang ta đi, các bạn thân mến và hãy nhận lời cảm ơn 
của ta về tất cả. 

Mọi người cùng vào, mang theo Entcmi 


CẢNH XIII 

vẫn Eỉiczandriơ. Một khu lăng 


Cliơpat'rơ cùng Tsamiơn và Irax ra ở tầng trên 

CLIƠPATRƠ - Ôi, Tsamiơn! Ta sẽ không bao giờ ra khỏi chốn này. 

TSAMIƠN - Hoàng hậu thân yêu, xin người trấn tĩnh lại. 

CLIƠPAT'RƠ - Không, ta hoan nghênh tất cả sự kiện kỳ lạ và ghê 
gớm, nhưng những vỗ về an ủi, ta lại coi khinh. Nỗi đau 
buồn mênh mông của ta phải có tầm lớn của nguyên nhân 
gây ra nó. 

Đaiơmidừ ra ở phía dưới 
- Thế nào, chúa thượng đã băng hà chưa? 

ĐAIƠMIĐIZ - Thần chết lởn vởn trên mình chúa thượng, song người 
chưa băng hà. Lệnh bà hãy nhìn ra mé bên kia lăng. Đội cận 
vệ đã khiêng người tới đây. 

Toán cận vệ khiêng Entơni ra, ở mé dưới 

CLIƠPATRƠ - Ôi, mặt trời! Hãy đốt cháy cả khối cầu lớn trong đó mi 
vận động! Bóng tối bao trùm lên ngôi sao chạng vạng của 
dương gian rồi. Ôi, Entơni, Entơni, Entơni! Giúp ta với 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


705 


Tsamiơn; giúp ta với, Irax. Giúp ta với các bạn ở mé dưới: 
chúng ta hãy kéo hoàng thượng lên đây. 

ENTƠNI - Bình tĩnh! Không phải sự dũng cảm của Xizơ đã quật ngã 
Entơni. Mà chính lòng dũng cảm của Entơni đã tự chiến thắng 
bản thân nó. 

CLIƠPATRƠ - Hẳn là thế: không ai khác ngoài Entơni thắng được 
Entơni. Nhưng thật là đau đớn. 

ENTƠNI - Ta sắp chết, Ai Cập nương ạ, sắp chết. Nhưng ta muốn 
xin thần chết khoan cho ta một lát để ta đặt cái hôn tội nghiệp 
cuối cùng trong sô" bao nhiêu nghìn cái lên môi em. 

CLIƠPATRƠ - Entơni thân yêu, em không dám... chúa công thân yêu 
của em, tha thứ cho em... em không dám vì em sợ làm thế em 
sẽ rơi vào tay chúng. Không đời nào em để chúng dùng em để 
tô điểm cho cuộc diễu võ giương oai của tên Xizơ tốt số. Nếu 
dao còn có lưỡi sắc, thuốc độc còn hiệu quả hoặc rắn còn có nọc 
thì em yên trí là không ai đụng được đến mình. Vợ chàng, 
Octêiviơ với cặp mắt nhu mì và phong thái trầm tĩnh rồi đây có 
khinh mạn em thì cũng chẳng vinh dự gì nữa. Nhưng, nào lại 
đây, Entơni... giúp ta với, các thị nữ của ta... phải kéo chúa 
thượng lên. Các bạn, giúp một tay nào. 

ENTƠNI - Ôi, nhanh lên kẻo ta đi đây. 

CLIƠPATRƠ - Quả là một cuộc thao luyện kỳ lạ! Sao chúa công ta 
nặng làm vậy! Ta kiệt sức rồi nên càng nặng. Nếu em có quyền 
như thần Junô (1) vĩ đại, em sẽ sai thần Meccuya nâng chàng 
trên đôi cánh lực lưỡng, đặt bên cạnh Jupite. Nhưng thôi, ao 
ước chỉ là chuyện ngu dại. Ôi, kéo lên, kéo lên nào. 

Mọi người nâng Entơni lên đến chỗ Cliơpat'rơ 

Tốt lắm. Hãy chết ở nơi chàng đã sống. Hãy tỉnh lại với 
những chiếc hôn này. Nếu môi ta có phép mầu nhiệm như thế, 
ta sẽ hôn đến mòn môi. 

TẤT CẢ - Một cảnh não lòng! 

ENTƠNI - Ta sắp chết, nàng Ai Cập ạ, sắp chết. Cho ta chút rượu và 
để ta nói đôi lời. 

CLIƠPAT'RƠ - Không! Hãy để em nói. Hãy để cho em xỉ vả cái mụ 


(1) Nữ thần hôn nhân, con gái Xatuyrnơ và vợ Jupite. 


45 - SECHXPIA 





706 


WILLIAM SHAKESPEARE 


nội trợ xảo trá là nữ thần Vận mệnh, lãng mạ thật là dữ cho 
gẫy tan tành bánh xe của mụ ta. 

ENTƠNI - Cho ta nói một lời thôi, nữ hoàng yêu quý. Hãy yêu cầu 
Xizơ bảo đảm danh dự và an toàn cho nàng. 

CLIƠPATRƠ - Hai cái đó không thể đi đôi với nhau. 

ENTƠNI - Em thân yêu, hãy nghe ta. Trong đám quần thần của Xizơ 
chớ tin ai ngoài Prôculiơx. 

CLIƠPATRƠ - Em chỉ tin ở quyết tâm và hai bàn tay em thôi, chứ 
không thể tin ai trong đám quần thần của Xizơ được. 

ENTƠNI - Giờ đây đừng buồn, cũng đừng khóc than cái kết cục bi 
thảm của ta làm gì. Mà hãy vui vẻ nhớ lại những thời oanh liệt 
trước dây của ta, khi ta còn là bậc vương tôn lớn nhất, cao quý 
nhất của thế giới. Và, đến nay ta cũng không chết nhục, cũng 
không chịu hèn nhát ngả mũ chiến trước kẻ địch đồng hương với 
mình, một người La Mã chiến bại anh dũng trước một người La 
Mã. Bây giờ hồn ta đã lìa ta, ta không nói gì thêm được nữa đâu. 

CLIƠPATRƠ - Con người cao quý nhất trên đời, chàng từ trần đó ư? 
Chàng không thiết em nữa chăng? Em có nên ở lại thế gian 
buồn tẻ này, mà vắng chàng, nó cũng chẳng hơn gì cái chuồng 
lợn? Ôi, các thị nữ của ta, nhìn này. 

Entơni chết 

Chiếc mũ miện của trái đất đã tan rồi. Vị chúa của ta! Ôi! 
Vành hoa chiến trận đã héo, cột trụ trong hàng võ tướng đã đổ. 
Thiếu niên, thiếu nữ rồi đây bằng vai với người lớn. Người ưu 
việt đã mất và chẳng còn gì đáng kể dưới vầng tráng lang thang. 

Ngất 

TSAMIƠN - Ôi, hoàng hậu lịm đi kìa. Lệnh bà! 

IRAX - Nữ chúa của chúng ta cũng chết rồi. 

TSAMIƠN - Lệnh bà! 

IRAX - Hoàng hậu! 

TSAMIƠN - Ô, hoàng hậu, hoàng hậu! 

IRAX - Nữ vương Ai Cập! Nữ hoàng đế. 

TSAMIƠN - Im, im, Irax! 

CLIƠPATRƠ - Không hậu cung, không vương phi nữa, ta chỉ còn là 
một phụ nữ với dục vọng xoàng xĩnh không hơn gì cô gái vắt 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


707 


sữa và làm những công việc hèn mọn nhất. Lẽ ra ta phải ném 
vương trượng vào các thần linh độc ác, nói với họ rằng, trước 
khi họ đánh cắp viên bảo ngọc này của chúng ta, thì thế giới 
này có kém chi thế giới của họ. Bây giờ, tất cả chỉ là sô" không. 
Nhẫn nhục là ngu ngốc, mà nôn nóng thì chỉ hợp với đồ chó 
dại. Vậy thì lao vào mồ trước khi thần chết đến với ta, phải 
đâu là tội lỗi? Thế nào các thị nữ của ta! Kìa, kìa, phân chân 
lên chứ? Sao vậy, Tsamiơn? Các cô gái ưu tú của ta! A, nhìn 
kìa, các em! Ngọn đèn của ta hết dầu, nó tắt rồi. Này, các 
khanh, hãy can đảm lên, chúng ta sẽ an táng thánh thượng. Và 
hãy làm những gì là anh dũng, là cao đẹp theo nghi thức La 
Mã long trọng. Để cho thần Chết cũng tự hào được bắt chúng ta 
đi. Nào, đi thôi. Cái vỏ đựng linh hồn vĩ đại này giờ đã lạnh 
ngắt. Nào, chúng ta không còn bạn nào khác ngoài sự quyết 
tâm, và cách kết thúc nhanh gọn nhất. 

Cùng vào. 

Những người ở tầng trên mang xác Entơni 



HỔI NĂM 


CẢNH I 

Eliczandrio. Doanh trại Xizơ 


Xizơ, Egrippơ, Đơlơbela, Mơkểinơx, Ghelơx, Prôculiơx 
và một số người khác ra 

XIZƠ - Đơlơbela, hãy đến chỗ hắn, bảo hắn đầu hàng, nói với hắn 
rằng thất thế như vậy mà hắn cứ chần chừ thì chỉ tổ làm trò 
cười mà thôi. 

Vào 

ĐƠLƠBELA - Phụng mạng Xizơ. 

Đơcơtơx ra, cầm thanh gươm của Entơni 

XIZƠ - Sao lại thế này? Và ngươi là ai mà dám ra mắt ta như vậy? 

ĐƠCƠTƠX - Tên tôi là Đơcơtơx. Tôi phụng sự Mac Entơni, người 
xứng đáng được phụng sự tốt nhất. Hồi ông ta còn đứng trên 
hai chân, còn nói năng, ông ta đã là chủ của tôi và tôi đã xả 
thân dẹp những kẻ căm ghét ông. Nếu ngài vui lòng thu 
nhận tôi, tôi sẽ thuộc về Xizơ như trước đây đã từng thuộc về 
Entơni. Nếu ngài không ưng như vậy, tôi xin nộp mạng dưới 
tay ngài. 

XIZƠ - Ngươi nói vậy là thế nào? 

ĐƠCƠTƠX - Tôi nói: Ôi Xizơ, Entơni đã chết. 

XIZƠ - Một sự vĩ đại như thế, khi sụp đổ lẽ ra phải gây một chấn 
động lđn hơn mới đúng, lẽ ra địa cầu phải rung chuyển, chao 
đảo, sư tử bắn tung ra đô thị và thị dân bị hất nhào vào hang 



ENTƠNI VÀ CLIƠPArRƠ 


709 


sư tử. Cái chết của Entơni không phải một sự tận số dơn lẻ: cái 
tên đó bao hàm một nửa nhân gian. 

ĐƠCƠTƠX - Xizơ, Entơni đã chết, không phải do phán xử của một 
bậc diều hành cán cân công lý, cũng chẳng phải bdi một 
lưỡi dao của một tên thích khách được trả công; mà chính 
bàn tay dã từng làm nên những hành động vinh quang, được 
trái tim tiếp thêm can dảm, đã xẻ đôi trái tim mình. Đây 
là thanh gươm của ông. Tôi đã lấy trộm nó từ vết thương 
ây. Ngài hãy nhìn xem: nó hoen máu Entơni, dòng máu cao 
quý nhất. 

XIZƠ - Nom các bạn buồn bã thế? Đây quả là một tin khiến các bậc 
vua chúa phải trào nước mắt, dù thần linh có quở trách ta cũng 
chịu vậy. 

EGRIPPƠ - Và kỳ lạ thay, tạo hóa lại bắt chúng ta khóc than cái kết 
quả của những việc làm ta đeo đuổi một cách kiên trì nhất. 

MƠKÊINƠX - Trong đời ông ta, những vết nhơ cũng nhiều như 
những niềm vinh dự. 

EGRIPPƠ - Nhân loại chưa từng dược chèo lái bởi một trí tuệ nào 
kiệt xuất hơn. Có điều là Thượng dế phải cho ta một số khuyết 
điểm mới ra con người trần thế. Xizơ đang xúc dộng kìa. 

MƠKÊINƠX - Khi đứng trước một tấm gương lớn như vậy, chúa công 
ắt phải nhìn thấy bản thân mình chứ. 

XI zơ - Ôi, Entơni! Ta đã dồn ngươi đến bước này. Nhưng người ta 
phải triệt tất cả các tật bệnh trong cơ thể mình, lẽ đời là thế. 
Hoặc là ta không tránh khỏi phải phơi bày trước mắt ngươi 
một ngày lụi tàn như thế, hoặc là ta được chứng kiến sự suy 
vong của ngươi. Chúng ta không thể đứng chung trên thế giới 
này. Nhưng dù sao cũng để ta khóc bằng những giọt nước mắt 
của một đấng vương chủ, thành thật như những giọt máu trong 
tim, cho nỗi bất hạnh này: ngươi, em rể ta, đối thủ của ta trong 
mọi công chuyện, cộng sự trong việc cai quản đế quốc, bạn và 
đồng đội trên trận tiền, cánh tay phải của ta, và trái tim đã 
từng là ngọn lửa nhóm lên những tình cảm, suy nghĩ của ta, 
vậy mà những ngôi sao chiếu mệnh không thể hòa hợp dược 
chúng ta, lại chia rẽ đôi bên thành thù địch. Hãy lắng nghe ta, 
các bạn... 


Một người dân Ai Cập ra 



710 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Nhưng ta sẽ nói với các ngươi vào một lúc khác thích hợp 
hơn. Người này rõ ràng là có công việc gì đây. Chúng ta hãy 
nghe xem y nói gì. Ngươi ở đâu tới? 

NGƯỜI AI CẬP - Một người Ai Cập đáng thương. Hoàng hậu, nữ 
chúa của tôi, hiện giam mình trong lăng, tải sản duy nhất 
còn lại của người, muôn xin ngài chỉ giáo cho biết những 
ý định của ngài để hoàng hậu tôi chuẩn bị quy thuận cho 
phải phép. 

XIZƠ - Ngươi nói với hoàng hậu cứ yên tâm. Lát nữa sẽ có người của 
ta đến báo để hoàng hậu biết quyết định của ta hợp với danh 
dự và nhân hậu như thế nào đối với nàng. Bởi vì Xizơ này 
không thể sống thô bạo. 

NGƯỜI AI CẬP - Xin thần Phật che chở cho ngài. 

Vào 

XIZƠ - Lại đây, Prôculiơx. Ngươi hãy đến nói là chúng ta không hề có 
ý định làm nhục nàng. Hãy đáp ứng mọi yêu cầu cần thiết để an 
ủi nỗi dau thương vô hạn của nàng, kẻo nữa nàng có thể tự sát 
bằng cách nào đó để bảo toàn danh tiết, do đó làm chúng ta 
hỏng việc. Bởi vì việc đưa nàng sống sót về La Mã sẽ khiến cho 
chiến thắng của chúng ta trở nên bất diệt. Đi đi, rồi trở về thật 
nhanh, báo cho ta hay nàng bảo sao và ngươi nghĩ về nàng như 
thế nào? 

PRÔCULIƠX - Phụng mạng Xizơ. 

XIZƠ - Ghelơx, ngươi hãy đi cùng luôn. 

Ghelơx vào 

- Đơlơbela đâu để giúp thêm Prôculiơx một tay? 

EGRIPPƠ và MƠKÊINƠX - Đơlơbela! 

XIzơ - Thôi, đừng gọi nữa, bỏi vì ta nhớ ra vừa phái anh ta đi 
làm việc gì rồi. Khi cần đến, anh ta sẽ sẵn sàng. Giờ hãy về 
lều với ta, tại đó các ngươi sẽ thấy ta bị kéo vào cuộc chiến 
tranh này một cách bất đắc dĩ như thế nào; ta đã bình tĩnh 
và ôn hòa như thế nào trong mọi thư từ, thông điệp của ta. 
Lại đây với ta, xem thử ta có thể chứng minh được gì trong 
chuyện này. 


Cùng vào 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


711 


CẢNH II 

Vẫn Eliczandriơ - Lãng 


Cliơpat'rơ, Tsamiơn và Irax ra ở tầng trên 

CLIƠPATRƠ - Nỗi tuyệt vọng của ta đã bắt đầu đơ đỡ. Cái gã Xizơ kể 
cũng chẳng ra gì. Hắn ta chỉ là tên hầu của nữ thần Vận mệnh, 
kẻ thừa hành ý muốn của mụ. Có giỏi hãy thử làm cái điều chấm 
dứt được mọi việc khác, cùm xích mọi ngẫu nhiên và khóa chặt 
mọi đổi thay khiến cho ta ngủ yên và thôi không bao giờ còn 
nhấm nháp cái đầu vú (1) , nguồn sữa nuôi kẻ ăn mày cũng như Xizơ. 

PrôculiơX, Ghelơx và một số lính ra ở mé dưới 

PRÔCULIƠX - Xizơ gửi lời chào đến nữ hoàng Ai Cập và xin Lệnh bà 
hãy suy nghĩ xem có những yêu cầu chính đáng gì cần đề đạt 
để chúa công tôi giải quyết. 

CLIƠPATRƠ - Tên ngươi là gì? 

PRÔCULIƠX - Tên tôi là Prôculiơx. 

CLIƠPATRƠ - Entơni có nói với ta về ngươi, bảo ta nên tin ngươi. 
Nhưng bây giờ, ta có bị lừa cũng chẳng sao, nên cũng chẳng 
cần có người thân tín làm gì? Nếu chủ ngươi muốn một nữ 
hoàng phải ăn mày ân huệ ông ta thì hãy nói với ông ta rằng, 
để giữ giá, bậc vua chúa không thể xin cái gì kém hơn một 
vương quốc. Nếu ông bằng lòng cho con trai ta đất nước Ai Cập 
bị chinh phục, đó là ông ban cho ta khá nhiều của cải của chính 
ta đến mức ta phải quỳ gối xuống mà cảm tạ. 

PRỒCULIƠX - Xin hãy yên tâm. Hoàng hậu rơi vào một bàn tay đế 
vương nên đừng sợ gì cả. Hãy tự nguyện tin ỏ chúa công tôi: ân 
sủng của người đầy như nước sông chảy tràn khắp những nơi 


(1) Trong The compỉete Works of Wiỉỉỉam Shakespeare: London, Oxford University 
Press do w.s. Craig biên tập (chúng tôi dịch theo bản này), đây là chữ dug (đầu vú 
đàn bà) như vậy phù hợp với chữ nurse (vú em, sự cho bú). Cũng có những bản in 
là dung (phân thú vật), theo ý kiến của Hammer, một nhà nghiên cứu 
Shakespeare, dựa trên lập luận là: Cliơpatrơ vôn nói năng dữ dằn, lại đang cơn 
đau đớn tuyệt vọng, có thể dùng từ này một cách tự nhiên (vả chăng, trong đoạn 
này lời lẽ của CliơpatTơ, trong tâm trạng đau khổ cuồng điên, có phần hơi lung 
tung thiếu mạch lạc). Nếu vậy phải dịch là... "Không bao giờ còn nhấm nháp 
những thứ phân rác đã nuôi sống kẻ ăn mày cũng như Xizơ". 


712 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Cần đến. Cho phép tôi trình với người về sự quy thuận ngọt 
ngào của Lệnh bà và Lệnh bà sẽ thấy một người chiến thắng 
chỉ mong có dịp thi ân cho những ai quỳ gối thỉnh cầu. 

CLIƠPATRƠ - Xin nói hộ với ông ta rằng ta là chư hầu phụ thuộc 
hồng vận của ông và gửi lòng ngưỡng bái uy danh lớn lao ông 
đã đạt được. Ta đang từng giờ học cái thuyết quy phục và sẽ rất 
vui sướng được giáp mặt ông. 

PRÔCULIƠX - Điều đó, tôi sẽ xin tâu trình lại, thưa Lệnh bà thân 
mến. Xin hãy cô' nguôi, vì tôi biết số phận Lệnh bà được người 
gây ra nó rất thương cảm. 

GHELƠX - Ồng thấy là có thể bắt chộp bà ta dễ dàng biết bao. 

PrôculiơX và hai người trong toán cận vệ trèo lên lăng 
bàng một cái thang và đến đứng sau Cliơpat'rơ. 

Mấy tên cận vệ khác rút then và mở cổng, 
phát hiện ra tầng dưới qua cửa lăng. 

Với Prôculiơx và toán cận vệ 

Hãy canh giữ bà ta cho tới khi Xizơ đến. 

Vào 

IRAX - Nữ hoàng đế. 

TSAMIƠN - Ôi, Cliơpatrơ! Người bị bắt rồi hoàng hậu ạ! 

CLIƠPATRƠ - Mau lên, mau lên, giúp ta với. 

Rút dao găm 

PRÔCULIƠX - Khoan, Lệnh bà tôn kính, hãy khoan. 

Nắm lấy và tước dao của Cliơpat'rơ 

Chớ tự hạ minh như thế. Đây không phải một hành động 
phản trắc mà chính là để giúp đỡ Lệnh bà. 

CLIƠPATRƠ - Phải, để ngăn không cho ta được chết, được chấm dứt 
cái kiếp chó đau đớn này chứ gì? 

PRÔCƯLIƠX - Cliơpatrơ, xin đừng phụ lòng quảng đại của chúa công 
tôi bằng cách liều thân. Xin hãy để thế giới thấy hành động 
cao cả của người, mà cái chết của Lệnh bà sẽ ngăn không cho 
phép thể hiện. 

CLIƠPATRƠ - Hỡi thần Chết, ngươi ở đâu? Lại đây nào, nào, lại đây và 
bắt đi một nữ hoàng đáng giá gấp bao nhiêu trẻ con và hành khất. 

PRÔCULIƠX - Ôi! Xin Lệnh bà hãy có chừng mực. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


713 


CLIƠPAT’RƠ - Này, ta sẽ không ăn thịt, không uống rượu. Nếu cần 
chuyện gẫu, ta sẽ nhịn cả ngủ nữa. Cái nhà mồ này, ta sẽ phá 
tan, Xizơ muôn làm gì thì làm. Ngươi nên biết rằng: ta sẽ 
không cam tâm bị trói tay quỳ trước cung đình của chủ ngươi 
và cũng không chịu để cho cô ả Octêiviơ đần độn trừng phạt 
bằng con mắt lạnh lùng của cô ta đâu. Liệu rồi bọn họ có lôi cổ 
ta lên, đem bêu trước đám tôi đòi to miệng gào thét của thành 
La Mã cay nghiệt không? Thà hãy dành một cái huyệt trên đất 
Ai Cập làm mồ êm cho ta. Thà hãy quẳng ta trần truồng trên 
lớp bùn sông Nil cho đàn ruồi nước rỉa trương phềnh đến độ ai 
nấy đều phát kinh. Thà hãy biến những Kim tự tháp cao ngất 
của nước ta thành giá treo cổ và lấy xiềng treo ta lên đó. 

PRÔCULIƠX - Lệnh bà đã vô cớ đẩy lên quá mức những ý nghĩ ghê 
rợn ấy: Xizơ không hề có ý định gì như thế. 

Đơlơbeỉa ra 

ĐƠLƠBELA - Prôculiơx, những điều ông làm chúa công Xizơ của ông 
đã biết và người phái tôi đến tìm ông. Còn nữ hoàng, tôi xin 
lĩnh trách nhiệm bảo vệ. 

PRÔCULIƠX - Được, Đơlơbela, thế là tôi bằng lòng nhất đấy. Hãy dịu 
dàng với hoàng hậu.(ưới Cliơpat'rơ) - Tôi sẽ trình với Xizơ nhũng 
điều Lệnh bà muốn, nếu Lệnh bà sai bảo tôi làm như thế. 

CLIƠPATRƠ - Hãy nói là ta muôn chết. 

Prôcuỉiơx và lính tráng vào 

ĐƠLƠBELA - Nữ hoàng đế vô cùng cao quý, chẳng hay người có nghe 
nói đến tôi? 

CLIƠPATRƠ - Ta không biết. 

ĐƠLƠBELA - Chắc chắn là Lệnh bà có biết tôi. 

CLIƠPATRƠ - Ta đã nghe hay biết gì, cái đó không quan trọng. Có 
phải cái ngón sở trường của ngươi là cười giễu khi đàn bà trẻ 
con kể lại những giấc mơ cho ngươi nghe? 

ĐƠLƠBELA - Thưa Lệnh bà, tôi không hiểu người định nói gì? 

CLIƠPATRƠ - Ta đã mơ thấy một hoàng tử Entơni. Ôi! Giá ta được ngủ 
một giấc như thế nữa để có thể thấy một người khác giống như vậy. 

ĐƠLƠBELA - Nếu Lệnh bà vui lòng... 

CL.IƠPATRƠ - Mặt chàng giống như bầu trời, trên đó đính một vầng 
thái dương và vầng nguyệt chuyển xoay, soi sáng cho quả cầu 
nhỏ là trái đất. 



714 


WILLIAM SHAKESPEARE 


ĐƠLƠBELA - Nữ vương rất mực tôn quý... 

CLIƠPATRƠ - Chân chàng dạng ra hai bờ đại dương. Cánh tay phải 
quyền quý của chàng ôm nửa vòng trái đất. Giọng chàng khi nói 
với bạn bè thì êm ái, hài hòa với mọi sinh quyển, nhưng khi 
định thị uy và làm rung chuyển địa cầu, thì lại vang rền như 
sấm. Lòng hào hiệp của chàng không biết đến đông tàn, đó là 
một mùa thu tưng bừng gặt hái. Những niềm hoan lạc của chàng 
như bầy cá tung tăng bơi lội. Vua chúa vương hầu lớn, nhỏ láng 
xăng trong những bộ lễ phục, bao quanh hầu hạ chàng. Và từ túi 
áo chàng, rơi ra bang này, đảo nọ như những miếng kẽm. 

ĐƠLƠBELA - Cliơpatrơ... 

CLIƠPATRƠ - Theo ý ngươi, trước nay đã bao giờ có, hoặc trên đời 
này liệu có thể có ai giông như người mà ta mơ thấy không? 

ĐƠLƠBELA - Không, thưa Lệnh bà. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi nói dối và xúc phạm tai các thần linh. Một con 
người như vậy, nếu tồn tại hoặc có bao giờ tồn tại trên đời, là 
vượt quá tầm những giấc mơ. Tự nhiên không đủ chất liệu để 
đùa với tưởng tượng trong việc tạo nên những dị hình dị tướng, 
tuy nhiên khi nặn ra một Entơni, tự nhiên đã thắng tưởng 
tượng, át hẳn những hình bóng hư ảo. 

ĐƠLƠBELA - Lệnh bà, xin hãy nghe tôi nói. Tổn thất của Lệnh bà 
cũng như bản thân Lệnh bà, cả hai đều vĩ đại. Và Lệnh bà đã 
chịu đựng một cách xứng đáng với tầm lớn lao ấy. Do phản ứng 
trước tình cảnh của Lệnh bà, tôi thực sự cảm thấy một nỗi xót 
xa nhói tới tận đáy tim. Mong thần Phật trừng phạt đừng bao 
giờ cho tôi đạt đến mục đích đeo đuổi, nếu tôi nói sai. 

CLIƠPATRƠ - Cảm ơn. Ngươi có biết Xizơ định làm gì ta không? 

ĐƠLƠBELA - Tôi ngại nói ra cái điều mà tôi muốn Lệnh bà biết. 

CLIƠPATRƠ - Ta xin ngươi hãy nói đi. 

ĐƠLƠBELA - Mặc dù Xizơ là người rất đáng trọng... 

CLIƠPATRƠ - Ông ta sẽ dong ta trong đám rước mừng chiến thắng chứ gì? 

ĐƠLƠBELA - Phải, thưa Lệnh bà. Tôi biết thế. 

TIẾNG TRONG HẬU TRƯỜNG - "Rẽ lối ra! - Xizơ!" 

Xizơ, Ghelơx, Prồculiơx, Mơkêinơx, Xêlucơx 
và tùy tùng ra 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


715 


XI zơ - Ai là hoàng hậu Ai Cập? 

ĐƠLƠBELA - Hoàng đế đó, thưa Lệnh bà. 

Cliơpat'rơ quỳ xuống 

XIZƠ - Bình thân, bà không cần phải quỳ. Mời bà đứng dậy. Đứng 
dậy. Ai Cập nương. 

CLIƠPATRƠ - Thưa ngài, ý trời là như vậy. Trước chủ tôi và chúa 
công tôi, tôi phải tuân phục. 

XIZƠ - Xin dừng cả nghĩ, quá lo. Những tổn thương hàng loạt bà gây 
cho chúng ta, tuy khắc ghi vào da thịt, ta cũng sẽ chỉ coi như 
những việc làm ngẫu nhiên. 

CLIƠPATRƠ - Vị chúa tể duy nhất của thế giới, tôi không biết nói sao để 
tự minh oan. Nhưng tôi xin thú nhận là có mang nặng những 
nhược điểm mà trước nay thường hay làm ô danh nữ giới chúng tôi. 

XIZƠ - Cliơpat'rơ, bà nên biết rằng ta sẽ ân giảm chứ chẳng muốn 
quy nặng tội. Nếu bà tuân theo những ý đồ của ta - vốn hết sức 
nhân hậu đối với bà - bà sẽ có lợi trong biến cố này. Nhưng nếu 
bà muôn đổ tiếng ác cho ta bằng cách đi theo con đường của 
Entơni, bà sẽ tự tước đoạt những ân sủng của ta và đẩy con cái 
bà đến chỗ diệt vong, điều mà ta sẽ đảm bảo tránh cho chúng 
nếu bà tin theo ta. Ta đi đây. 

CLIƠPATRƠ - Và ngài có thể đi khắp hoàn cầu vì nó thuộc về ngài, 
còn chúng tôi, những huy hiệu, cờ biển biểu trưng cho chiến 
thắng của ngài, ngài muốn treo chỗ nào, sẽ ở nguyên chỗ ấy. 
Đây xin chúa công cầm lấy. 

XIZƠ - Bà sẽ là cố vấn của ta về tất cả những điều liên quan đến Cliơpat'rơ. 

CLIƠPATRƠ {đưa một cuộn giấy) - Đây là danh sách liệt kê tất cả những 
gì tôi có: tiền bạc, đồ nữ trang, bát đĩa. Mọi thứ đều được khai 
chính xác, chỉ trừ một vài đồ vặt vãnh không đáng kể, Xêlucơx đâu? 

XÊLƯCƠX - Dạ đây, thưa Lệnh bà. 

CLIƠPAT'RƠ - Đây là thủ kho của tôi. Xin chúa công hãy cho phép y 
nói với tất cả ý thức trách nhiệm rằng tôi đã không giữ lại một 
chút gì cho mình. Hãy nói sự thực, Xêlucơx. 

XÊLƯCƠX - Tâu Lệnh bà, thần thà gắn trâm vào miệng chứ thề chết 
cũng không chịu nói không làm có. 

CLIƠPAT RƠ - Ta đã giữ lại những gì? 

XÊLƯCƠX - Đủ dể mua tất cả những gì Lệnh bà đã khai. 



716 


WILLIAM SHAKESPEARE 


XIZƠ - Đừng đỏ mặt Cliơpat'rơ. Ta tán thành: bà làm như thế là 
khôn ngoan. 

CLIƠPATRƠ - Xizơ, ngài thấy đấy! Ôi, hãy xem đó, lúc hưng thịnh 
thì biết bao kẻ ùa theo. Những gì của tôi giờ sẽ thành của ngài. 
Và nếu thay bậc đổi ngôi thì những gì của ngài lại hóa của tôi. 
Sự vô ơn bạc nghĩa của tên Xêlucơx này dù sao cũng khiến tôi 
giận điên người. Bớ tên nô lệ! Thật chẳng đáng tin gì hơn thứ 
ái tình nhà thổ! Sao, mỉ lùi ư? Ta nói cho mi biết, cho mi muốn 
lùi đi đâu, ta cũng tóm được hai con mắt mi, cho dù chúng có 
mọc cánh bay đi nữa. Đồ tôi tớ, quân vô lại không có tâm hồn, 
đồ chó! Ôi, đốn mạt đến thế là cùng. 

XIZƠ - Hoàng hậu thân mến, ta xin bà. 

CLIƠPATRƠ - Ôi Xizơ, thật hổ thẹn ê chề, vào đúng lúc ngài hạ cố 
đến thăm tôi, ban cho kẻ hèn mọn này cái vinh dự được bái yết 
sự tôn quý của ngài thì tên đầy tớ của chính tôi lại đem lòng 
ghen ghét của nó đáp thêm vào tổng số những ô nhục của bản 
thân tôi. Xizơ nhân hậu, chẳng hạn tôi có giữ lại một sô" đồ vặt 
vãnh của đàn bà, vài món đồ chơi vô nghĩa lý, dảm ba thứ 
xoàng xĩnh để tiếp bạn bè dung tục tầm thường; và nữa, chẳng 
hạn tôi có để riêng mấy vật đáng giá hơn làm quà cho Liviơ và 
Octêiviơ để cầu thân, thì liệu có đáng để một kẻ được tôi nuôi 
nấng, giở mặt tố giác không? Ôi, trời phật! Thật là một món bồi 
thêm vào nỗi thất thế của tôi. (Với Xèculơx ) - Thôi, ngươi hãy đi 
khỏi đây đi, kẻo qua đám tro tàn của số phận ta hẩm hiu, ta sẽ 
cho ngươi thấy tâm hồn này vẫn có những hòn than âm ỉ. Nếu 
ngươi là một kẻ mày râu, đáng lẽ phải thương ta mới đúng. 

XIZƠ - Ra đi, Xêculơx. 

Xêculơx vào 

CLIƠPATRƠ - Mong người đời nên biết rằng chúng ta, những ngôi 
tối thượng, chúng ta thường bị đánh giá lầm vì những điều kẻ 
khác làm, và khi thất thế, chúng ta lại phải chịu trách nhiệm 
về những hành động của kẻ khác nhân danh chúng ta. Vì vậy, 
chúng ta thật đáng thương. 

XIZƠ - Cliơpatrơ, cả những thứ bà giữ lại, lẫn những thứ bà kê khai, ta 
đều không đưa vào danh mục chiến lợi phẩm. Những thứ đó vẫn là 
của bà, tùy quyền bà sử dụng. Và hãy tin rằng Xizơ này không phải 
hạng lái buôn để mặc cả với bà những đồ mà bọn lái buôn thường 
bán chác. Vì vậy, hãy yên tâm, đừng để những suy nghĩ vẩn vơ cầm 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


717 


tù mình, đừng, hoàng hậu thân mến ạ. Bởi vì ý định của ta là sắp 
đặt cho bà theo đúng như chính bà khuyên bảo ta. Với lòng thương 
cảm sâu sắc và chăm lo như một người bạn, ta tạm biệt bà. 

CLIƠPAT RƠ - Chủ và chúa công của tôi. 

XIZƠ - Không dám. Tạm biệt! 

Kèn. Xizơ và tùy tùng vào 

CLIƠPATRƠ - Ông ta dùng lời lẽ phỉnh phờ ta, các gái em ạ, ông ấy 
phỉnh để ta lãng quên bổn phận cao cả đối với bản thân. 
Nhưng này, nghe đây, Tsamiơn. 

Rỉ tai Tsamiơn 

IRAX - Hết rồi, hoàng hậu thân mến ạ. Ban ngày rực rỡ đã tắt, và 
chúng ta đang đi vào bóng đêm. 

CLIƠPATRƠ - Mau lên một lần nữa. Ta đã dặn trước rồi và họ đã 
kiếm ra. Đi đi, nhanh lên. 

Đơlơbela trở ra 

ĐƠLƠBELA - Hoàng hậu đâu? 

TSAMIƠN - Ông thử nhìn xem. 

Vào 

CLIƠPATRƠ - Đơlơbela! 

ĐƠLƠBELA - Thưa Lệnh bà, lòng kính mến người đặt cho tôi nhiệm 
vụ thiêng liêng là phải tuân theo lệnh người và như đã hứa, tôi 
xin thưa để người biết: Xizơ dự định làm cuộc hành trình qua 
Xyri và trong vòng ba ngày nữa, Lệnh bà cùng con cái sẽ được 
đưa đi trước. Mong người tận dụng tin này một cách có ích 
nhất. Tôi đã thực hiện ý muốn của người và lời hứa của tôi. 

CLIƠPATRƠ - Đơlơbela, ta sẽ mãi mãi là người chịu ơn ông. 

ĐƠLƠBELA - Và tôi thì là nô bộc của Lệnh bà. Tạm biệt, hoàng hậu 
thân mến. Tôi phải hộ tống Xizơ. 

Đơlơbela vào 

CLIƠPATRƠ - Tạm biệt và cảm ơn. Thế đấy, Irax, ngươi nghĩ sao? 
Ngươi, một con búp bê Ai Cập, sẽ bị đem bêu ở La Mã cũng như 
ta. Những tên nô lệ tầm thường với tạp dề đầy dầu mỡ, tay búa 
tay thước, sẽ kéo chúng ta lên bục cho mọi người nhìn ngó. 
Chúng ta sẽ bị bao bọc trong đám mây dày đặc hơi thở hôi hám 
của chúng và bắt buộc phải nuốt cái luồng khí độc ấy. 



718 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


IRAX - Xin thần linh đừng cho phép thế! 

CLIƠPATRƠ - Đó là điều chắc chắn, Irax ạ. Bọn nha lại hỗn hào sẽ 
sàm sỡ với chúng ta như với gái làng chơi, và bọn chắp vần giẻ 
rách sẽ đặt những bài vè lạc điệu về chúng ta. Bọn kép hát 
nhanh trí, quen nghề ứng tác sẽ đưa chúng ta lên sân khấu và 
thể hiện những cuộc hội hè đình đám của chúng ta ở 
Eliczandriơ. Entơni sẽ là một gã say bét nhè và ta sẽ thấy một 
mụ Cliơpat'rơ giọng the thé nhại vẻ quyền quý của ta với cung 
cách của một con điếm. 

IRAX - Ôi, thần Phật linh thiêng! 

CLIƠPATRƠ - Đó là điều chắc chắn. 

IRAX - Em không đời nào chịu nhìn cảnh ấy. Bởi vì em biết chắc 
móng tay em sắc nhọn hơn mắt em. 

CLIƠPATRƠ - ừ, đó là cách làm tẽn sự chuẩn bị của chúng và đánh 
bại những ý đồ phi lý của chúng. 

Tsamicm trở ra 

Bây giờ, Tsamiơn, các thị nữ của ta, hãy trang điểm cho ta 
như một nữ hoàng. Đi lấy bộ đồ đẹp nhất của ta. Một lần nữa, ta 
lại ra sông Xiđnơx để gặp Mac Entơni đây. Irax em, đi đi. Bây 
giờ, Tsamiơn ưu tú, ta hãy làm cho nhanh lên nào, và khi em 
hoàn thành công việc này, ta sẽ cho em nghỉ để dong chơi đến 
ngày tận thế. Mang mũ miện và tất cả các thứ đến đây cho ta. 

Irax vào. Tiếng ồn ào 

Cái gì mà ồn thế? 

Một người trong toán cận vệ ra 

CẬN VỆ - Có một tên nhà quê nằng nặc đòi vào trình diện Lệnh bà. 
Hắn nói là mang vải đến cho Lệnh bà. 

CLIƠPATRƠ - Cho hắn vào. 

Cận vệ vào 

Một cái công cụ tồi tàn thế mà lại làm nên việc cao quý! 
Hắn mang tự do đến cho ta. Trí ta đã quyết và trong ta không 
còn gì là tính chất nữ nhi. Giờ đây từ đầu đến chân, ta là một 
phiến hoa cương lạnh băng, giờ đây, vầng trăng phù du đâu 
phải là hành tinh của ta. 

Lính cận vệ trở ra với một nông dân ngờ nghệch 
mang theo một cái giỏ 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


719 


CẬN VỆ - Hắn đấy. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi ra đi để mặc hắn ở đây (cận vệ vào). 

- Ngươi có mang cái con bọ sông Nil giết người mà không 
gây đau đớn đấy chứ? 

BÁC NÔNG DÂN - Tinh thật, tui mang nó đến đây. Dưng mà tôi 
chẳng muốn bà sờ vào nó đâu, bởi vì nó đã cắn thì bất tử. Dững 
người bị nó cắn chết ít khi hoặc chẳng bao giờ hồi lại đâu. 

CLIƠPAT RƠ - Ngươi có nhớ những ai đã chết vì thế không? 

BÁC NÔNG DÂN - Vô khối. Lền ông và cả lền bà nữa. Mới hôm qua 
thôi, tui còn nghe nói một người nữa bị thế. Một người lền bà 
rất thật thà, dưng mà lại có tật nằm ngửa dối dá (1) , mà một 
người lền bà thì lý ra không nên nằm ngửa dối dá mới phải, 
trừ phi là nói dối một cách thật thà; bà ta kể nào là bị nó cắn 
chết ra sao, nào là thấy đau đđn như thế nào. Tình thật, bà ta 
kể về con bọ nghe rất hay. Dưng mà anh nào đi tin tất cả dững 
lời các bà í nói , là dại, vì đến một nửa dững cái các bà í làm 
cũng chẳng cứu nổi anh ta. Dưng mà nói thế rất có thể sai lầm, 
bởi vì cái con bọ này là một con bọ kỳ quái. 

CLIƠPATRƠ - Ngươi ra khỏi đây đi. Tạm biệt. 

BÁC NÔNG DÂN - Tôi chúc bà mọi sự vui vẻ vói con bọ. 

CLIƠPATRƠ ( Đặt cái giỏ xuống) - Tạm biệt. 

BÁC NÔNG DÂN - Bà nên gẫm thế này, bà thấy không, là con bọ sẽ 
làm việc của loài bọ. 

CLIƠPATRƠ - Phải, phải. Tạm biệt. 

BÁC NÔNG DÂN - Bà chú ý là chớ có tin con bọ, trừ phi nó được người khôn 
ngoan giữ. Bởi vì, tình thật, ở con bọ, chả có cái gì tốt lành đâu. 

CLIƠPAT RƠ - Ngươi đừng lo: nó sẽ được canh giữ cẩn thận. 

BÁC NÔNG DÂN - Tốt lắm. Tôi xin bà đừng có cho nó cái gì sốt, bởi 
vì nó không đáng được cho ăn đâu. 

CLIƠPATRƠ - Liệu nó có ăn thịt ta không? 

BÁC NỒNG DÂN - Bà không nên gẫm là tui đần đến thế, dưng mà tôi 
biết đến cả quỷ sứ cũng chẳng ăn thịt một người lền bà. Tui thừa 
biết người lền bà là một món ăn của thần linh, nếu không phải 


(1) Một ngón chơi chữ: given to lỉe. Chữ lie vừa có nghĩa là nói dôi, vừa có nghĩa là 
nằm. Chúng tôi tạm dịch là nằm ngửa dối dá, biết là chưa đạt lắm, song chưa tìm 
ra cách nào tốt hớn. 




720 


WILLIAM SHAKESPEARE 


do quỷ sứ nấu. Dưng mà , tình thật, chính cái bọn quỷ sứ chó đẻ í 
làm hại thần Phật rất nhiều trong cái sự lền bà , bởi vì thần 
Phật cứ nặn ra mười phụ nữ, thì quỷ sứ làm hỏng mất năm. 

CLIƠPATRƠ - Thôi được, ngươi đi đi. Tạm biệt. 

BÁC NÔNG DÂN - Vâng, tình thật mà. Tui chúc bà vui vẻ với con bọ. 

Vào 

Irax trở ra mang theo áo dài, mủ miện, v.v... 

CLIƠPATRƠ - Đưa áo cho ta, đội mũ miện cho ta. Trong ta rạo rực 
những khát khao bất tử. Từ nay, nước ngọt những chùm nho Ai 
Cập sẽ không bao giờ thấm ướt lên môi này nữa. Mau lên, mau 
lên, Irax. Nhanh tay lên. Hình như ta nghe thấy Entơni gọi. Ta 
nhìn thấy chàng đứng dậy khen ngợi hành động cao đẹp của ta. 
Ta nghe thấy chàng giễu cợt vận mạng của Xizơ, cái điều mà 
thần linh ban cho con người để có cớ nổi những cơn thịnh nộ về 
sau. Em đang đến đây, phu quân! Giờ đây lòng can đảm chứng 
nhận cho ta xứng với danh hiệu ấy, xứng đáng được gọi chàng 
bằng cái tên ấy! Ta là lửa, là không khí, mọi thành tô" khác của 
ta, ta bỏ lại nơi dương thế. Vậy đó. Xong chưa, các em! Nào, lại 
đây và nhận lấy chút hơi ấm cuối cùng của môi ta. Vĩnh biệt 
Tsamiơn dịu dàng. Irax, mãi mãi vĩnh biệt em. 

Hôn hai người. Irax lăn ra chết 

Chẳng lẽ môi ta lại có nọc rắn! Em ngã thật ư? Nếu em có 
thể từ giã cuộc đời nhẹ nhàng như vậy, thì hóa ra nhát chém 
của lưỡi hái thần Chết cũng giống như vòng tay ôm ghì của 
người yêu, nó làm ta đau mà vẫn thèm muốn. Có thật em nằm 
bất động đấy không? Nếu em tắt lịm đi như vậy, có nghĩa là 
em bảo với cái thế giới này rằng nó không bõ để ta chào biệt. 

TSAMIƠN - Hỡi đám mây đen kịt, hãy tan thành mưa để ta có thể 
nói rằng cả thánh thần cũng khóc. 

CLIƠPATRƠ - Thế này chứng tỏ ta hèn kém: Nếu Irax gặp chàng 
trước, Entơni tóc lượn sóng sẽ hỏi về ta và sẽ phí mất cái hôn 
mà ta coi là thiên đường của mình. Nào, đồ đê mạt giết người. 

Gí con rắn độc vào ngực, nói với nó 

Hãy lấy hàm răng nhọn của mi gỡ ngay tức khắc cái nút khôn 
cởi được của cuộc sống này đi. Tội nghiệp cái đồ ngu mà lại mang 
nọc độc, nổi giận lên nào và nhanh lên chứ! Ôi! Giá mi biết nói 
để ta nghe thấy mi gọi Xizơ vĩ đại là đồ con lừa vô chính trị. 



ENTƠNI VÀ CLIƠPATRƠ 


721 


TSAMIƠN - Ôi vì sao phương Đông! 

CLIƠPATRƠ - Im; im; Ngươi không thấy hai đứa hài nhi ở ngực ta 
đang bú cho nhũ mẫu ngủ ư? 

TSAMIƠN - Ôi, chấm dứt đi! Dứt đi cho rồi! 

CLIƠPATRƠ - Ngọt ngào như hương cây, êm ái như không khí, dịu 
dàng như... Ôi, EntơniL.Ừ, ta tóm luôn cả mi nữa. 

Gí một con rắn khác vào cánh tay 
Sao ta vẫn còn nấn ná trên... 

Chết 

TSAMIƠN - Trên cõi đời khốn nạn này? Thế, vĩnh biệt người. Thần 
Chết, giờ thì ngươi hãy tự hào là đã nắm trong tay một giai 
nhân tuyệt thế. Hãy đóng lại đi, những khung cửa sổ tơ nhung! 
Và không bao giờ nữa vầng thái dương vàng óng còn được soi 
trong cặp mắt nào cao quý như thế. 

Vương miện của hoàng hậu lệch rồi. Để em sửa lại trước khi 
sắm nốt vai trò của mình. 

Toán cận vệ ra, hối hả 

CẬN VỆ I - Hoàng hậu đâu? 

TSAMIƠN - Nói khẽ chứ, đừng làm người thức giấc. 

CẬN VỆ I - Xizơ đã phái... 

TSAMIƠN - Sứ giả lề mề quá! 

Gí một con rắn độc vào mình 

Ôi, lại mau nào, nhanh lên chứ. Ta đã cảm thấy mi phần nào rồi. 

CẬN VỆ II - Kia, Đơlơbela, người của Xizơ phái đến, gọi ông ta đi. 

CẬN VỆ I - Có chuyện gì ở đây thế? Tsamiơn, mọi việc có chu toàn không? 

TSAMIƠN - Rất chu toàn và hợp với một nữ chúa dòng dõi của biết 
bao đời vua. Ôi! chú lính! 

Chết 

Đơlơbela lại ra 

ĐƠLƠBELA - Tình hình ở đây ra sao rồi? 

CẬN VỆ II - Chết cả rồi. 

ĐƠLƠBELA - Xizơ, thế là những bồn chồn lo lắng của người đã ứng 
nghiệm, người đang đến để chứng kiến sự hoàn tất của cái 
hành động ghê sợ mà người đã tìm mọi cách để ngăn chặn. 


46- SECHXPIA 



722 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


TIẾNG HẬU TRƯỜNG - Dẹp ra! Dẹp lối cho Xizơ. 

Xizơ lại ra cùng toàn thể tùy tùng 

ĐƠLƠBELA - Ôi! Chúa công quả là bậc tiên tri. Điều người lo sợ, đã xảy ra. 

XIZƠ - Anh dũng đến phút cuối cùng, nàng đã đoán được những dự 
định của ta và, đáng mặt nữ vương, nàng đã đi theo con đường 
của riêng mình. Họ chết băng cách nào nhỉ. Ta không thấy 
người họ chảy máu. 

ĐƠLƠBELA - Ai là người cuối cùng đến chỗ họ? 

CẬN VỆ I - Một lão nhà quê đần độn mang vải đến cho hoàng hậu. 
Đây là cái giỏ của lão. 

XIZƠ - Vậy là thuốc độc rồi. 

CẬN VỆ I - Ôi, chúa thượng Xizơ! Cái cô Tsamiơn này mới đây hãy 
còn sống, cô ấy đứng, miệng vẫn nói. Kẻ hạ thần thấy cô ta 
trau chuốt sửa lại chiếc vương miện trên đầu nữ chủ của mình. 
Cô ta đứng run run và bất thình lình gục xuống. 

XIZƠ - Ôi! Liễu yếu đào tơ mà cao quý! Nếu họ uống thuốc độc thì ở 
trên người phải có những vết tấy lên. Nhưng trông nàng như 
người ngủ, tựa hồ nàng định bắt một Entơni khác trong những 
mắt lưới chắc chắn của duyên sắc nàng. 

ĐƠLƠBELA - Đây này, trên ngực hoàng hậu có một vết máu và một 
nốt hơi sưng sưng. Trên cánh tay cũng thế. 

CẬN VỆ I - Đó là dấu vết của rắn độc. Và trên những lá vải này, có 
một chất nhớt giống như của loài rắn độc ở các hang hốc ven 
sông Nil. 

XIZƠ - Rất có thể nàng đã chết bằng cách đó. Bởi vì các ngự y của 
nàng cho ta biết là nàng không ngừng hỏi riết về những cách 
chết nhẹ nhàng. Nhấc bổng giường nàng lên và mang các thị nữ 
của nàng ra khỏi lăng. Nàng sẽ được chôn cạnh Entơni. Không 
một ngôi mộ nào trên trái đất được ôm trong lòng một cặp uyên 
ương nổi tiếng thế. Những sự kiện trội bật như thế này giáng 
vào chính những kẻ tạo nên chúng. Và câu chuyện về họ cũng 
đáng thương như sự vinh quang của kẻ đã đưa họ đến số phận 
bi thảm này. Quân đội của ta sẽ long trọng diễu hành dự lễ tang 
rồi sẽ tiến về La Mã. Nào, Đơlơbela, hãy lo liệu để tiến hành 
những nghi thức cao nhất trong cuộc đại lễ long trọng này. 

Cùng vào 



JULIU<§> XÊDAD 


Bi kịch năm hồi 
TUẤN ĐÔ dịch 



In theo cuốn: Tuyển tập kịch Sếchxpỉa, Nxb Sân khấu, Hà Nội, 1995. 



TIỂU DẪN VỀ JULIUS XÊDAR 


Trong toàn bộ sáng tác của Shakespeare, những bi kịch chiếm vị trí 
quan trọng hơn cả, vì chúng được viết trong thời kỳ tài năng nghệ thuật 
của ông trưởng thành nhất và nhận thức cũng sâu sắc nhất. Trong 
những vở bi kịch vĩ đại ấy, Shakespeare đề cập đến những vấn đề gay 
gắt nhất của lương tâm con người và tìm được những giải pháp sâu sắc 
nhất. Trước khi viết bi kịch, Shakespeare đã viết kịch biên niên phản 
ánh những động lực chủ yếu thúc đẩy lịch sử. Nhưng, như đã nói ở trên, 
trong kịch biên niên, Shakespeare mới chỉ chú ý đến quá trình suy tàn 
của xã hội Trung thế kỷ. Và xung đột chủ yếu ở đây mới chỉ là xung đột 
giữa hai phái phong kiến: phân quyền và tập quyền. Nhân vật lý tưởng 
của ông vẫn là những ông vua đức độ và tài năng như Henri IV. Phải 
đến những năm cuối thế kỷ XVI, trong tư tưởng của Shakespeare mới có 
chuyển biến quan trọng giúp ông nhìn thấy rõ sự không tưởng của mình. 
Khi đó, chính quyền tập trung của nhà vua lại bắt đầu suy tàn, trở 
thành phản động và mâu thuẫn giữa hai giai cấp tư sản. và giai cốp đại 
quý tộc ngày càng gay gắt. Nhân dân cực khổ, các cuộc nổi loạn của 
nông dân nổ ra ở khắp nơi và đều bị đàn áp dã man. 

Những mâu thuẫn lịch sử đó, Shakespeare miêu tả trong hình thức bi 
kịch và khiến cho bi kịch có một nội dung mới so với bi kịch ngày trước. 

Bi kịch xưa nay người ta vẫn thường hiểu là một loại kịch có tính 
chất quy mô đồ sộ và mang một xung đột không giải quyết nổi. Thời cổ 
Hy Lạp, bi kịch thường diễn tả xung đột giữa con người và số mệnh, và 
giữa những cố gắng chủ quan của con người với hạn chế của điều kiện 
khách quan, xung đột giữa những khát vọng lớn. Nhưng sang đến thời 
kỳ cổ La Mã thì bi kịch mất nội dung sâu sắc của nó và các nhà viết 
kịch chỉ chú trọng đến mặt hình thức bề ngoài của bi kịch. Trong một 
thời gian rất dài, suốt 15 thế kỷ Trung thế kỷ và đầu Phục hưng, bi 
kịch chỉ xoay quanh những câu chuyện đổ máu. Một nhà lý luận kịch 
thế kỷ XVI là Xcôlite đã kê ra những đề tài có thể dùng cho bi kịch là: 



726 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


cướp ngôi, giết vua, tàn phá thành thị và đất đai, hiếp dâm, chém giết, 
phản bội, ma quỷ hiện hình. Đến giữa thời kỳ Phục hưng, một sổ nhà 
viết kịch tiến bộ mới bắt đầu có cách hiểu đúng về bi kịch, nhưng phải 
đợi đến Shakespeare, tính bi kịch mới được hiểu một cách đầy đủ và 
trọn vẹn. Tuy Shakespeare vẫn có lúc còn dùng đề tài "đổ máu", nhưng 
bi kịch của ông mang một nội dung tư tưởng sâu sắc và mới mẻ, phản 
ánh những xung đột sâu sắc và bế tắc giữa những thế giới quan khác 
nhau của những chế độ xã hội đối lập nhau. Tính bi kịch chân chính 
phải mang tính lịch sử. Mác đã nói: "Sự qua đời của những giai cấp củ, 
thí dụ tầng láp hiệp sĩ, có thể cung cấp chất liệu cho những tác phẩm 
bi kịch lớn lao...". Các bi kịch của Shakespeare hầu hết đều diễn tả cái 
chết của những đại biểu cho thế giới gia trưởng đã suy tàn, trước sức 
tấn công của thế giới mới, vụ lợi, ích kỷ. Những nạn nhân đó đều được 
ông miêu tả thành những con người cao thượng: Hamlet, Ôtenlô, Vua 
Lia... Họ đều thuộc giai cấp phong kiến, nhưng Shakespeare không vẽ 
cho họ những màu sắc đen tối, những thành kiến cổ hủ, mà ông "lý 
tưởng hóa" họ để đem đối lập họ với những kẻ tiêu biểu cho xã hội 
đương thời chỉ nhìn thấy lợi ích vị kỷ trước mắt, bất chấp cả mọi thứ 
đạo lý con người, xã hội của những Klôđiux giết vua, những Eđmơn, 
Iagô, hai con gái lớn vua Lia v.v... 

Nhưng chiều sâu và tính vĩ đại trong tư tưởng của Shakespeare là ở 
chỗ những nhân vật được "lý tưởng hóa" đó, tuy vẫn như từ trong những 
truyền thuyết, nhưng vẫn hiện ra trước mắt chúng ta là những con người 
sống chứ không phải chỉ là những công thức, và họ trở thành những chiến 
sĩ đấu tranh thực sự chống lại cái "ác", cái xấu trên đời, đấu tranh kiên 
quyết và quên mình. Họ mang những lý tưởng nhân đạo của tác giả và kẻ 
thù của họ là những cái xấu cả của xã hội tư sản lẫn xã hội phong kiến. 

Nhẩn vật bi kịch của Shakespeare không đại diện một chiều. Những 
nhân vật chính diện nhất củng có những khuyết điểm, những sự yếu 
đuối, khiến họ thất bại (Ôtenlô, Vua Lia...). Những nhân vật phản diện 
nhất củng có ưu điểm nào đó, tuy không thuộc bản chất của chúng 
(Klôđiux, Măcbet...). Và trong khi họ đấu tranh với những lực lượng bèn 
ngoài, họ củng tiến hành một cuộc đấu tranh trong nội tâm, củng gay 
gắt, củng căng thẳng không kém, khiến con người họ bộc lộ ra đầy đủ. 

Tính cách nhân vật của Shakespeare không những bộc lộ ra dần 
trong quá trình hành động, mà còn biến đổi nữa. Vua Lia ở cuối vở 
không còn như ở đầu vở, Măcbet củng vậy. 

Các bi kịch của Shakespeare có tính hiện thực mạnh mẽ vì những 
tính cách nhân vật đều có giá trị điển hình, tiêu biểu cho một lớp người, 



JULIUS XÊDAR 


727 


có khi tiêu biểu cho cả một thời đại hoặc cho những động lực chủ yếu 
của thời đại đó. Những tính cách nhân vật có sức khái quát lớn như vậy, 
nhưng vẫn không kém phần cụ thể và cá biệt. Mỗi nhân vật vẫn là một 
con người cụ thể riêng biệt, như rút ra từ ngay trong cuộc sống thực tế. 
Sự kết hợp được hai mặt đó càng rõ rệt khi nhân vật vừa là sản phẩm 
của thời đại, vừa là yếu tố đối lập của thời đại đó, thí dụ Hamlet, 
Măcbet... số phận và tính cách các nhân vật được bộc lộ ra trong quá 
trình diễn tả hoàn cảnh chung quanh chúng, đồng thời lại giúp chúng ta 
thấy được những đặc điểm của hoàn cảnh, ví dụ Hamlet, Ôtenlô... 

Đặc điểm quan trọng nhất trong nghệ thuật xây dựng tính cách 
nhân vật của Shakespeare là tính thống nhất, trọn vẹn của mỗi tính 
cách. Mỗi người đều có một mục tiêu phấn đấu và một đặc điểm tính 
cách nhất định. Và chính cái mục tiêu đó quyết định mọi hành động của 
nhân vật, còn tính cách quyết định cách hành động. Một nhân vật chính 
nào bị chết chính vì do hoàn cảnh xã hội, nhưng cũng do cả bản thân 
tính cách của mình. Thí dụ, Ôtenlô chết vỉ cả tin, Măcbet vì quá tham 
quyền, Lia vi quá kiêu ngạo... Có khi, đó là một tính xấu bị những người 
tốt chống lại mà thất bại (Măcbet). Có khi đó là một tính tốt, nhưng vì 
điều kiện lịch sử chưa cho phép tồn tại thì củng thất bại (Hamlet, 
Ôtenlô...). Và tính bi kịch nằm trong sự mâu thuẫn không điều hòa nổi 
giữa những nhân tố chủ quan và khách quan, giữa ý muốn cá nhân và 
hoàn cảnh lịch sử. 

Ta lấy mấy tính cách nhân vật thành công nhất của Shakespeare 
làm thí dụ: Hamlet, Măcbet, Ôtenlô, vua Lia. Có lẽ trong các nhân vật 
của Shakespeare không có người nào tinh tế và nhạy cảm như Hamlet. 
Chàng không thể thản nhiên được với một cái gì ờ đời. Chính vì thế 
mà chàng khổ. Nhưng Hamlet "người" hơn mọi người khác cũng ở chỗ 
đó. Con người chàng như một tấm gương trong vắt, mọi hiện tượng 
trong cuộc sổng đều soi hình vào đó khiến chàng xúc cảm. Và có lẽ 
trong các nhân vật của Shakespeare, Hamlet cũng là người khó sống 
nhất ở cái xã hội đầy rẫy bất công miêu tả trong vở. Còn Măcbet thì 
lại là một sản phẩm kiểu khác của xã hội. Bản chất Măcbet là nhu 
nhược. Lúc đầu tốt và cao thượng, nhưng những lời khen ngợi, những 
câu nịnh nọt đã đánh thức dậy ở hắn một niềm khát khao quyền thế. 
Hắn không đủ nghị lực chống lại sự cám dỗ đó, gây hết tội ác này đến 
tội ác khác và sự đối lập mình với xã hội. Ôtenlô thì cả tin. Ôtenlô giết 
vợ không phải vì danh dự bị xúc phạm "theo lối danh dự phong kiến", 
củng không phải vì "tài sản của mình" bị xâm phạm, theo lối coi vợ là 
của riêng của tư sản, mà chính vì thấy lòng tin của mình bị vi phạm. 
Tưởng người mình tin cậy hoàn toàn lại lừa dối mình, Ôtenlô không 



728 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chịu nổi. Có thể nói một cách đơn giản như sau: nét chủ yếu của 
Hamlet là nhạy cảm, của Măchet là nhu nhược, của Ôtenlô là cả tin, 
còn vua Lia lại là kiêu ngạo, về vở Vua Lia chúng ta đã phân tích sâu 
tính cách này. 

Hầu hết các bi kịch của Shakespeare đều lấy đề tài trong những tác 
phẩm có từ trước. Nhưng Shakespeare đã thay đổi đi và cho vào đó một 
nội dung mới, sâu sắc hơn rất nhiều. 

Các vở hi kịch của ông đều kết thúc đau thương, nhưng phải thấy 
Shakespeare không bao giờ cổ sự tuyệt vọng. Vở Hamlet kết thúc bàng 
cái chết của Hamlet, nhưng ta thấy cả cái triều đình xấu xa của Đan 
Mạch củng đổ theo và việc Fortinbrat lên ngôi lại hứa hẹn một ngày mai 
tươi sáng. Vở Măcbet kết thúc bằng cái chết của Măcbet và sự lên ngôi 
của hoàng tử hợp pháp và xứng đáng. Dù ở những lúc đen tối nhất của 
cuộc đời, Shakespeare vẫn giữ được lòng tin ở con người và ở tương lai 
của xã hội. 

Về mặt sự nghiệp, những con người tốt có thể thất bại, nhưng về 
mặt đạo đức, họ vẫn thắng (Hamlet, Ôtenlô...). Và chiến thắng của tư 
tưởng bao giờ củng là điều bảo đảm cho một chiến thắng về hành động 
sau này. 

Vỏ bi kịch Juliux Xêdar viết năm 1599, cuối thời kỳ sáng tác thứ 
nhất, khi Shakespeare đã mất dần những ảo tưởng ngây thơ và lý tưởng 
nhân đạo của xã hội đương thời và sắp bước sang chu nghĩa phê phán 
khắc nghiệt ở thời kỳ thứ hai. 

Câu chuyện lịch sử này ông lấy từ cuốn chuyện kể của Plutac, nhưng 
ông chỉ giữ lại trình tự các sự kiện mà thay đổi thời gian và tô đậm tính 
cách nhân vật cho hành động kịch được chuyển biến nhanh và tư tưởng 
được rõ nét và sâu sắc. 

Đây là một vở bi kịch chính trị. Toàn bộ hành động kịch xoay quanh 
cuộc đấu tranh giữa hai đảng phái chính trị ở cổ La Mã. Tướng Xêdar 
dựa vào sự giúp đỡ của hai người cùng phái, Mac Ảngtoan và Ồctavius, 
âm mưu thiết lập chính quyền độc đoán của riêng mình và tiêu diệt 
những nguyên tắc của chế độ cộng hòa. Sau khi giết chết Xêdar, Brutus 
ra trước nhân dân La Mã giải thích cho nhân dân hiểu là mình giết 
Xêdar nhầm ngăn chặn chế độ quân chủ độc đoán. Lúc đầu, nhân dân 
đồng tình với phái cộng hòa. Nhưng Ăngtoan bên phe Xêdar lại đọc một 
bài điếu văn rất nham hiểm trước thi hài chủ, sặc mùi mị dân, khiến 
nhân dân bị đánh lừa, tưởng Xếdar yêu quý dân thật. Họ bèn đuổi 
Brutus và phe cộng hòa ra khỏi La Mã. Phe Mac Ầngtoan thiết lập chính 
quyền bộ ba. Cuộc đấu tranh giữa hai phe chuyển thành vỗ trang. Kết 



JULIUS XÊDAR 


729 


quả là Brutus và Caxỉus bị quân của Ăngtoan và Ôctavius đảnh bại, 
phải tự tử chết. 

Cả vở kịch này như một bức tranh rộng lớn chứa đựng rất nhiều 
nhân vật và mỗi người một vẻ. Tuy là một vở bi kịch chính trị, nhưng 
mỗi nhân vật không chỉ là những khái niệm đơn thuần. Tuy quan điểm 
chính trị là yếu tố chủ yếu quyết định hành động của họ, nhưng mỗi 
người vẫn có tính cách riêng biệt và cụ thể. 

Cảm tình của tác giả rõ là về phía phái cộng hòa và đặc biệt tập 
trung vào Brutus. 

Xêdar, dưới ngòi bút của Shakespeare, là một ông già ốm yếu, 
nghễnh ngãng mà lại đòi làm chúa tể, đòi nắm toàn bộ quyền binh, đòi 
được quyết định số phận những người khác. Đối lập với Xêdar là Brutus, 
tiêu biểu cho lý tưởng cộng hòa. Xêdar thích bề ngoài, ưa nghe vỗ tay, 
còn Brutus thì lại khiêm tốn, thích nơi vắfig vẻ. Xêdar là người hành 
động, còn Brutus lại là nhà tư tưởng thích suy nghĩ. Xêdar ưa hưởng lạc, 
còn Brutus lại sống lối khổ hạnh coi thường mọi lạc thú ở đời. Đối với 
Brutus thì hạnh phúc là ở bản thân mình, không tùy thuộc hoàn cảnh 
bên ngoài. Giữa hai người là hai thế giới quan đối lập, là hai tính cách 
đối lập. Cả trong sinh hoạt gia đình, hai người cũng khác hẳn nhau. 
Calphuôcnya và Porxya đều yêu chồng, nhưng đối với Calphuôcnya thì 
Xêdar là người chủ ra tất cả mọi mệnh lệnh, vợ chỉ biết phục tùng. Còn 
Porxya thì bình đẳng với chồng, muốn vừa là bạn đường vừa là đồng chí 
của Brutus. 

Shakespeare không những chỉ miêu tả sự khác nhau đối lập giữa hai 
người đứng đầu hai phái mà còn miêu tả những mâu thuẫn trong nội bộ 
mỗi phái. 

Trợ thủ gần nhất của Xêdar là Mac Ảngtoan. Rất yêu mến và kính 
phục Xêdar, Mac Ảngtoan biết rất rõ những mưu đồ thầm kín của Xêdar 
và tận tụy giúp chủ thực hiện những mưu đồ ấy. Chính Ảngtoan đã kích 
động nhân dân bầu Xêdar làm vua và thay mặt nhân dân đem vương 
miện đội cho Xêdar. Ảngtoan tin rằng đối với La Mã, chế độ tốt nhất là 
chế độ quân chủ. Cũng như Xêdar, Ẩngtoan củng thích hưởng lạc, tham 
quyền bính. Xêdar làm vua thì hắn củng được là người thứ hai và củng 
được chia phần quyền hành. Nhưng ở Xêdar hưởng lạc và tham quyền là 
một bản năng còn ở Ầngtoan thì lại là một quan điểm. Xêdar thô bạo, 
Ảngtoan khôn khéo, sắc sảo. Nhưng Ảngtoan không thề chiến đấu một 
mình được mà phải có kẻ cộng tác, đó là Ôctavius, cháu của Xêdar, 
người có đủ lý đề thay quyền Xêdar hơn. Giữa hai người này củng có chỗ 
khác nhau. Ảngtoan chiến đấu có phần lãng mạn say sưa, còn Ôctavius 



730 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


là một kẻ chính trị xảo quyệt, đầu óc thực tế, có tính toán tỉ mỉ và từng 
bước đoạt dần thành quả cho mình. Nhiều công của Ầngtoan bị hẳn 
chiếm lấy và lợi dụng cho mình. Tuy Shakespeare chưa khai thác sâu 
lắm sự khác nhau giữa hai người cầm đầu phái bảo hoàng này, nhưng 
củng đủ cho ta thấy khối liên minh giữa Ăngtoan và Ôctavius sẽ chẳng 
bền vững lâu dài vì hai kẻ tham quyền không thể cộng tác với nhau được 
lâu. Khi đã thành công, tất nhiên chúng sẽ lại tranh giành lẫn nhau. 
Còn Lêpiđus, người thứ ba trong bộ tam hùng là một kẻ chẳng có tài cán 
gì, chỉ đóng vai trò ở giữa điều hòa và củng chỉ là một quân bài của hai 
người kia. 

Tính cách chung của những người phái Xêdar là tham quyền, đặt cá 
nhân lên trên nhà nước. Họ cùng tham gia một phái, nhưng mỗi kẻ đều 
nhằm đặt quyền lợi cho mình và đều nhằm vào cái ghế thủ lĩnh. 

Còn phái cộng hòa thì khác hẳn. Không phải họ không có động cơ cá 
nhân, nhưng ở mỗi người có mức độ khác nhau. Chỉ riêng Brutus là hoàn 
toàn trong trắng, không có chút vị kỷ nào. Caxius chiến đấu không phải 
chỉ vì lợi ích chung, mà chủ yếu nhằm giải phóng cho mình. Nếu mọi 
người được bình đẳng thì mình củng được tự do. Và tuy không được "lý 
tưởng" như Brutus, Caxius vẫn là người cộng hòa cao thượng nhất. Khác 
với Brutus thích vắng vẻ suy nghĩ, Caxỉus thích hành động sôi nổi. Brutus 
là một nhà triết học có phần duy tâm, còn Caxius là một nhà chính trị 
thông minh, có đầu óc thực tiễn. Ông có tài nhìn người, biết cách thu phục 
nhăn tâm, nhưng không có tham vọng nắm quyền lãnh đạo vì biết mình 
chưa đủ uy tín bằng Brutus. Nếu Brutus là lá cờ của phái cộng hòa thì 
Caxius là linh hồn, đóng vai trò chủ yếu chỉ đạo đấu tranh. Mâu thuẫn 
giữa hai người là ở phương pháp đấu tranh. Brutus cho rằng mục đích cao 
thượng thì cách làm củng phải cao thượng. Còn Caxius không từ biện 
pháp nào, chỉ cốt đạt được mục đích, về mặt này, ông đúng hơn Brutus. 
Thí dụ khi ông đòi không những chỉ giết Xêdar, mà phải giết luôn cả 
Ầngtoan thì Brutus không đồng ỷ và Caxius phải nhượng bộ. Lại đến khi 
Xêdar đã chết, Ầngtoan đọc điếu văn trước thi hài chủ, Caxius chủ trương 
không cho, nhưng Brutus lại cho. Điều đó chứng tỏ Brutus thiếu cảnh 
giác, không nhìn thấu hết mưu mô xảo quyệt của kẻ địch. Rồi đến việc tổ 
chức quân đội, chúng ta càng thấy rô mâu thuẫn giữa Brutus và Caxius là 
mâu thuẫn giữa một triết gia không tưởng duy tâm với một chính khách 
sáng suốt thực tể. Và những sai lầm của Brutus đã đưa phái cộng hòa đến 
chỗ thất bại và bản thân Brutus phải tự tử. 

Trong phái cộng hòa, ngoài hai nhân vật tiêu biểu đó, còn có nhiều 
nhân vật khác, mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều tận tụy quên mình 
và những phẩm chất như vậy, chúng ta không thấy ở phái Xêdar. 



JULIUS XÊDAR 


731 


Bên cạnh hai lực lượng chính trị đối lập đó, vở kịch còn có một lực 
lượng thứ ba vô cùng quan trọng đứng ở giữa. Đó là quần chúng nhân 
dân. Ngay từ đầu, chúng ta đã thấy nhân dân là lực lượng quyết định 
số phận của nhà nước La Mã. Cả hai phái chính trị đều tranh thủ 
nhân dân và bên nào được nhân dân thì bên ấy thắng. Lớp cao trào 
của vở kịch không phải là khi Xêdar bị giết mà chính là lúc nhân dân 
đang chọn giữa Brutus và Ăngtoan. Lớp này cũng là lớp thành công 
nhất về nghệ thuật trong vở bi kịch chính trị này và trở thành một 
mẫu mực về viết lớp quần chúng đông người trên sân khấu. Trước mắt 
chúng ta như diễn ra toàn bộ những động lực tạo nên lịch sử: biết bao 
nhiêu hành động, bao nhiêu số phận, bao nhiêu tính cách, bao nhiêu 
cuộc đời. 

Nhân dân là lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử. Trong 
vở Julius Xêdar, nhân dân mới là nhân vật trung tâm. Và tấn bỉ kịch 
chủ yếu không phải ở Brutus mà chính là ờ số phận của nhân dân. 
Dưới ngòi bút của Shakespeare, nhân dân là một lực lượng to lớn, 
hùng hậu và yêu chuộng công lý. Nhưng mặt khác, bị sinh sổng khó 
khăn đè nặng, lại thất học, không đủ hiểu biết về chính trị để phân 
biệt thật và giả, nhân dân đã xa lánh bạn mình - phái cộng hòa - và 
ủng hộ kẻ thù - phái Xêdar. Ăngtoan khinh rẻ nhân dân, coi nhân dân 
là phương tiện để hắn đạt mục đích riêng. Còn Brutus thì kính trọng 
nhân dân, coi quyền lợi nhân dân là mục đích đấu tranh của mình. 
Nhưng nhân dân không đến nỗi ngu dốt như Ăngtoan tưởng và củng 
không được "lý tưởng" như Brutus nghĩ. Ngay từ đầu, chúng ta đã thấy 
giữa Brutus và nhân dân có hố sâu ngăn cách. Sau khi nghe Brutus 
nói, nhân dân rất tán thành và một người hét: "Để ông ấy làm 
Xêdarỉ". Chế độ quân chủ chuyên chế đã ăn sâu vào tâm lý nhân dân, 
nhưng Brutus chưa hiểu được. Khi thấy nhân dân tán thành mình, 
Brutus tưởng nhân dân ủng hộ chế độ cộng hòa. Thực ra nhân dân chỉ 
coi Brutus là một ông vua tốt và xứng đáng hơn Xêdar mà thôi. Trái 
lại, Ăngtoan hiểu nhân dân hơn, hắn biết những chỗ yếu của nhân dân 
và đánh vào đó. Hắn dùng những lời lẽ nham hiềm kích động những 
tình cảm tốt đẹp của nhân dân, làm họ hoang mang, mất thăng bằng, 
không biết đâu là phải đâu là trái, rồi nhân lúc đó, hắn kéo nhăn dân 
về phía hắn. Vở kịch kết thúc đau xót khiến chúng ta căm giận, nhưng 
chúng ta củng thấy rõ rằng những kẻ thù của nhân dân sẽ chẳng lừa 
dối được lâu và sẽ bị chịu tội. 

Vở bi kịch Julius Xêdar có một giá trị tư tưởng và nghệ thuật rất lớn 
và rất "thời sự" đối với nước Anh thời đó. Tất nhiên vì điều kiện lịch sử, 
dưới chế độ kiểm duyệt khắt khe của chính quyền độc tài hoàng gia lúc 



732 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đó, Shakespeare đã bắt buộc phải đánh lạc sự chú ý của chúng bằng 
cách cho "những người giết vua phải đền tội". Nhưng thực tế qua vở 
kịch, chúng ta thấy cảm tình tác giả rô rệt hướng về phía cộng hòa, 
những người đấu tranh chống chế độ chuyên chế độc đoán, đòi lập lại 
một chế độ xã hội bình đẳng. 

Vở Julius Xêdar được coi là vở bi kịch chính trị mẫu mực trong lịch 
sử sân khấu thế giới, và nó mở đầu cho một loạt những tác phẩm lừng 
lẫy của Shakespeare: Hamlet (1602), Trôlius và Krêxida (1603), Ôtenlô 
(1609), Măcbet (1606), Vua Lia (1607), Entơni và Cliơpat’rơ (1609), v.v... 
Trong số đó đỉnh cao nhất là hai vở Vua Lia và Hamlet. 


NGƯYEN NAM 



NHÂN VẬT 


JULIUS XÊDAR (1) 

ÔCTAVIUS XÊDAR 

> 

MAC ẢNGTOAN 

MACEMIL LÊPIĐUS 

XIXÊRÔ >1 

PUBLIUS ^ 

PÔPILIƯS LÊNA 

MAC BRUTUS ( 

CAXIUS 

CAXCA 

TRÊBÔNIƯS 

LIGARIUS [ 

ĐÊXIUS BRUTUS 
MÊTELLUS XIMBER 
XINNA 


tam vị chấp chính (2) 
sau khi Xêdar chết 


nguyên lão nghị viện 


đồng mưu hại Xêdar 


(1) Julius Xêdar: viết vở kịch này, Shakespeare tả tính cách của tất cả mọi nhân 
vật theo đúng lịch sử, duy có tính cách của Xêdar bị đổi khác rất nhiều, để phục vụ 
cho những dụng ý đặc biệt về chính trị đương thời. 

(2) Tam vị chấp chính (triumvirs): ba người có thế lực, cùng nhau chia sẻ chính 
quyền, mỗi người nắm một bộ phận, ở La mã thời xưa lần đầu tiên có chế độ tam vị 
chấp chính (triumvirat) là năm 60 tr.J.C., do Pômpê, Xêdar và Craxus hiệp dồng 
nắm chính quyền; lần thứ hai, và cuối cùng, là sau khi Xêdar chết (44 tr. J.c.), do ba 
người, là Octavius Xêdar, Mac Ảngtoan và Lêpiđus, cùng nhau chia sẻ quyền thống 
trị, sau khi diệt xong Brutus (43 tr.J.C). Lần thứ nhất, sau khi Xêdar diệt được 
Pômpê, thì tất cả quyền bính thuộc về Xêdar, được suy tôn làm độc tài vĩnh viễn. 
Lần thứ hai, sau khi diệt được Lêpiđus và Ăngtoan, Octavius lên ngôi hoàng đế, 
chấm dứt chế độ cộng hòa ở La Mã, và thiết lập nền đế chế La Mã, bắt đầu từ năm 
14 tr.J.C., đến hết thời hoàng đế Têôđôdơ I (395 sau J.c.) thì dế quốc La Mã tan rã. 



734 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


FLAVIUS 

MARULLUS 

ARTÊMIĐÔRUS 

Một thày bói 

Một thi sĩ khác 

LUXILIUS 

TITINIUS 

MEXALA 

CÔNG TỬ CATÔ 

VÔLUMNIUS 

VARÔ 

CLITUS 

CLÔĐIUS 

XTRATÔ 

LUXIUS 

ĐARĐANIUS 

PINĐARUS 

CALPHUÔCNYA 

PORXYA 


thi SĨ hộ dân quan (1) 
nhà triết học ngụy biện của 
thành Knidơ (2) 


bạn của Brutus và Caxius 


nô bộc của Brutus 


nô bộc của Caxius. 
vợ Julius Xêdar 
vợ Brutus 


Các Nguyên lão nghị viên, Công dân, Vệ binh, Tùy tòng v.v... 

CẢNH TRÍ: ba hồi đầu ở La Mã; 
hai hồi sau ở Xardis và ở gần Philippi (3) 


(1) Hộ dân quan (tiếng Anh: tribunes; tiếng Pháp: tribuns): chức quan được thiết 
lập ở La Mã từ 294 tr.J.C. để bênh vực tầng lớp thứ dân chông với sự áp bức của 
quý tộc; lúc dầu có hai vị, sau lên đến mười vị. 

<2) Kniđơ: một thành phố cũ của xứ Cari ở Tiểu Á châu (Theo bản B: Artêmiđôrus, 
thày dạy tu từ học). 

í3) Xardix (Sarids): thành phô" cũ của xứ Lydi ở Tiểu Á châu 
Philippi: thành phố ở xứ Maxêđoan. 



HỔI MỘT 


CẢNH I 

Thành La Mã - Một đường phố 


Flavius, Marullus 

và một đám đông dân chúng kéo ra (1) 

FLAVTUS - Đi di! Về nhà đi, hỡi những con người biếng nhác, hãy 
trở về nhà cửa làm ăn. Hôm nay, có phải ngày hội hè lễ bái gì 
đâu! Ô hay! Các người lại chẳng biết hay sao. Có ai đời thợ 
thuyền mà lại rong chơi trong một ngày làm việc, đồ lề dụng 
cụ chẳng mang theo? - Chú này, nói nghe, chú làm nghề 
nghiệp gì? 

CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Bẩm quan, cháu làm nghề thợ mộc ạ. 

MARULLUS - Vậy chứ tạp dề dâu, thước thợ dâu? Đi đâu mà ăn mặc 
bảnh bao thế này? - Còn bác này, bác làm nghề nghiệp gì? 

CÔNG DÂN THỨ HAI - Bẩm ngài, quả dáng tội, nghề có gì đâu, tôi chỉ 
là một kẻ, như ta thường nói, là chuyên nghề vá víu ấy mà. 

MARULLUS - Nhưng là nghề nghiệp gì chứ? Hãy trả lời thẳng thắn, 
đừng có nói quanh co. 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Bẩm ngài, đó là một cái nghề nghiệp mà tôi 
mong rằng tôi có thể làm với một lương tâm tốt đẹp; vì thưa 


(1) ... Kéo ra: Trong bản c (tiếng Pháp), lời chỉ dẫn cảnh trí và động tác có 
thêm thắt chi tiết, chúng tôi bỏ qua. - Trong lớp kịch này ở nguyên vãn, tác 
giả cho những nhân vật hộ dân quan nói bằng văn vần, còn dân chúng thì nói 
bằng vãn xuôi. 



736 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ngài, tôi làm nghề củng cố đế vị (1) . 

MARULLUS - Thế là cái nghề quái gì, hở đồ bông phèng? Nghề gì, 
hở đồ bông phèng nhạt thếch? 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Ấy, xin ngài, xin ngài bớt giận làm lành? Mà 
ví dụ ngài chẳng được lành lặn, thì tôi cũng có thể đóng đế cho 
ngài được. 

MARULLUS - Đóng đế cho ta? Thế là thế nào, hở cái quân hỗn láo này? 

CỒNG DÂN THỨ HAI - ơ kìa, thưa ngài, nghĩa là đóng lại đế giầy cho 
ngài ấy mà. 

FLAVIUS (2) - Vậy ra anh là thợ giầy; có phải như vậy không? 

CÔNG DÂN THỨ HAI - Bẩm ngài, nói thật tình, tôi sinh sống chỉ hoàn 
toàn nhờ có cái mũi dùi: tôi có len vào công việc của những ông 
buôn bán làm ăn, của đàn bà con gái, thì cũng chỉ bằng cái mũi 
dùi của tôi thôi. Thưa ngài, quả như vậy, tôi là một nhà phẫu 
thuật về giầy dép cũ; khi chúng gặp cơn nguy kịch là tôi chữa cho 
chúng được lành lặn hẳn hoi. Tất cả những người lịch sự, đều là 
bưđc chân lên công trình của hai bàn tay của tôi đấy ạ. 

FLAVIUS - Vậy chứ tại sao hôm nay anh không ngồi yên trong cửa 
hàng của anh? Anh dẫn đám dân chúng này qua các phố 
phường để làm cái trò gì? 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Bẩm ngài, chẳng qua là để cho họ lê mòn đế 
giày, cho tôi càng được đắt hàng đấy ạ. Nhưng, thưa ngài, sự 
thật là chúng tôi nghỉ việc để đi xem Xêdar, và để mừng cuộc 
thắng trận của người. 

MARULLUS - Sao lại mừng? Ong ta chinh phục được những gì đem 
về cho tổ quô"c chúng ta đây? Có những bại tướng tù binh nào 
đi theo ông ta về La Mã, để đem thân cùm xích trang hoàng 
cho bánh xe chiến thắng (3) của ông ta? Hỡi các người, là gỗ, là 


(1) Củng cố đế vị: đoạn đối đáp này, ở nguyên văn tiếng Anh có những trò lộng 
ngữ, dịch ra tiếng Việt sẽ không có ý nghĩa gì, nếu chúng tôi thay thế bằng những 
lộng ngữ tiếng Việt như đế vị với đế giày, làm lành với lành lặn. 

(2) Flavius: Theo bản Anh là Marullus. Đây, theo bản B và D. Bản c lược bỏ đoạn 
này và có đổi lời đối thoại đôi chút. 

(3) Bánh xe chiến thăng: khi một tướng La Mã thắng trận trở về, được đón rước 
hoan hô, và có những tù binh bại tướng bị xiềng xích vào chiến xa của ông ta để 
làm tăng uy phong của kẻ chiến thắng. 



IULIƯSXÊDAR 


737 


dá, tệ hơn những vật vô tri! Hỡi các người, lòng dạ trơ trơ, con 
dân vô tình của thành La Mã, trước đây các người há chẳng 
biết Pompêiơx (1) hay sao? Đã biết bao lần, các ngươi há chẳng 
từ trèo lên các mặt thành bờ lũy, lên các cửa sổ, các chòi cao, 
phải, lên cả những ngọn ống khói cheo leo, tay bế tay bồng, và 
ngồi trên đó suối; ngày ròng rã, kiên chí dợi chờ, dể được xem 
tướng Pompêiơx vĩ đại di qua các phố phường La Mã; và khi 
mới thoáng trông thấy chiến xa của người xuất hiện từ xa, các 
người há đã chẳng reo lên thành một tiếng vang trời dậy đất, 
dến nỗi sông Tiber (2) phải rung động dưới làn sóng xôn xao, vì 
những tiếng hò reo của các người vang dội giữa hai bờ ghềnh 
sâu thẳm? Vậy mà, hôm nay, các người lại mặc những bộ áo 
quần sang trọng nhất, các người lại lấy ngày hôm nay làm 
một ngày hội hè vui chơi và hôm nay các người lại rắc hoa 
trên đường di của kẻ giẫm chân đắc thắng trên dòng máu của 
Pompêiơx (3) ! Hãy chạy cho mau! Hãy chạy về nhà, quỳ xuống, 
mà cầu nguyện thần linh đừng giáng tai họa tất nhiên xuống 
cái hành động vong ân bội nghĩa này. 

FLAVIUS - Đi đi thôi, đi đi thôi, hỡi bà con dồng bào thật thà 
trung hậu, và dể chuộc lỗi lầm này, hãy tụ tập tất cả những 
chúng dân nghèo khổ cùng thân phận với các người; hãy dẫn 
họ đến hai bờ sông Tiber, và khóc như mưa xuống dòng sông 
nọ, cho đến bao giờ dòng sông dù cạn nhất cũng tràn đầy, 
dâng ngọn trào lên mấp mé những bờ cao. (Dãn chúng kéo 
nhau đi hết) Ông thử xem, tâm hồn thô lậu của họ dã phải 
chuyển dộng đấy thôi; họ ra về thầm lặng, lòng biết lỗi nên 
cứng lưỡi câm mồm. Bây giờ, ông hãy đi theo ngả dường này 
xuống tận phía đền Capitôl (4) ; còn tôi, tôi sẽ di theo ngả nọ: 
nếu ông thấy các ngôi tượng được trang hoàng, thì ông hãy lột 
hết di cho tôi. 


(1) Pômpêiơx: dang tướng La Mã, có nhiều chiên công, hợp với Xêdar và Craxus 
thành bộ ba chấp chính đầu tiên ở La Mã. Sau, kình địch với Xêdar, bị thua trận ở 
Pharxal năm 48 tr.ơ.c. chạy trốn sang Ai Cập và bị ám sát chết ở đó. 

(2) Tiber: thành La Mã ở bên bờ sông Tiber (tiếng Pháp gọi là Tibre). 

(3) Dòng máu của Pômpêiơx: chuyện đã xảy ra năm 44 tr.J.C. sau khi Xêdar đã 
chiến thắng hai người con của Pômpê ở Munđa (năm 45 tr.ơ.c.). 

(4) Capitôl: thành trì và đền thờ Jupiter ở La Mã, trên núi Tarpêien (sau gọi là núi 
Capitôlin). 


47 - SECHXPIA 



738 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MARƯLLUS - Ta có thể làm như vậy được không? Ông cũng biết hôm 
nay là ngày hội Lupercal (1) mà. 

FLAVIUS - Không hề gì: ông đừng để cho một ngôi tượng nào mang 
chiến tích (2) của Xêdar. Tôi sẽ đi dạo khắp quanh vùng và xua 
dân chúng đi khỏi các đường phố; ông cũng làm như thế, chỗ 
nào ông trông thấy họ tụ tập đông đảo. Những lông cánh mới 
mọc của Xêdar, bị vặt ngay đi như vậy, sẽ làm cho ông ta chỉ 
bay được ở độ cao bình thường; nếu không, thì ông ta sẽ lượn lờ 
cao tít mù xanh và làm cho chúng ta phải cúi đầu run sợ. 

Cả hai đi vào 


CẢNH II 

vẫn ở La Mã - Một quảng trường 


Lủ lượt cùng ra, có nhạc cử theo chân: Xèdar, Ảngtoan 
trang bị để chạy đua; Calphuôcnya, Porxya, Đêxius, 

Xixêrô, Brutus, Caxius và Caxca; theo sau là một đám đông 
dân chúng, trong đám có một thày bổi 

XÊDAR - Calphuôcnya (3) ! 

CAXCA - Thôi, hãy im lặng! Để Xêdar nói. (Nhạc ngừng) 

XÊDAR - Calphuôcnya! 

CALPHƯÔCNYA - Dạ, thưa tướng công, có thiếp tới đây. 

XÊDAR - Nàng hãy đứng đón ngang đường của Ảngtoan, khi ông ta 
chạy đua. 

- Ăngtoan! 


(1) Lupercal: một trong những ngày hội cổ truyền của La Mã, vào ngày 15 tháng 2 
mỗi năm, cúng Lupercus, thần của sự phì nhiêu sinh sản. 

(2) Chiến tích: những của đoạt được của kẻ thù bại trận. Theo nhà sử học Xuêtôn, 
thì đây chỉ là những vòng lá nguyệt quế (laurier) có buộc dải lụa trắng, để tượng 
trưng cho sự chiến thắng. 

í3) Calphuôcnya: (theo bản B, là Calpuôcnya). - Bản c lược bỏ 9 dô'! thoại của đoạn 
này, và bắt đầu lớp kịch từ: "Thày bói. - Xêdar!". 




JULIUS XÊDAR 


739 


ẢNGTOAN - Dạ, bẩm Xêdar tướng công? 

XÊDAR - Ảngtoan, khi ruổi bước chạy đua, ngươi chớ quên chạm vào 
người của Calphuôcnya; vì các cụ ngày xưa có truyền rằng, 
những người đàn bà hiếm hoi, dược chạm phải trong cuộc chạy 
đua thiêng liêng này, là khu trừ được cái họa cằn cỗi không con. 

Ăngtoan - Xin ghi nhớ: khi Xêdar phán bảo: "Hãy làm việc này!" 
tức là việc đã làm xong. 

XÊDAR - Khởi cuộc đi thôi; và đừng quên một chi tiết nào. 

Cử nhạc 

THÀY BÓI - Xêdar! 

XÊDAR - ủa này! Ai kêu đó? 

CAXCA - Hãy bảo mọi người ngừng tiếng động: hãy im lặng một 
phen nữa! 

Ầm nhạc ngừng bặt 

XÊDAR - Ai trong đám đông lên tiếng kêu ta vậy? Ta nghe thấy một 
tiếng người, thét to hơn cả tiếng nhạc, kêu lên: "Xêdar!". Hãy 
nói đi. Xêdar ngoảnh lại để nghe đây. 

THÀY BÓI - Hãy coi chừng ngày rằm tháng ba. 

XÊDAR - Người kia là ai? 

BRUTUS - Một thày bói khuyên ngài nên coi chừng ngày rằm 
tháng ba. 

XÊDAR - Đưa hắn vào đây, trước mặt ta để ta trông thấy mặt mũi hắn. 

CAXIƯS - Anh bạn ơi, hãy bước ra khỏi dám dông, hãy ngẩng mặt 
lên mà nhìn Xêdar. 

XÊDAR - Hồi nãy, ngươi bảo gì ta? Nhắc lại, ta nghe thử. 

THÀY BÓI - Hãy coi chừng ngày rằm tháng ba. 

XÊDAR - Đây là một anh chàng mộng mị hão huyền. Thôi, mặc hắn, 
ta đi. 

Một điệu kèn quân nhạc củ lên. 

Tất cả mọi người đi vào, trừ Brutus và Caxius 

CAXIUS - Ông có định đi xem cuộc tổ chức chạy đua không? 

BRƯTUS - Tôi? Không. 

CAXIUS - Cứ nên đi, ông ạ. 



740 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BRUTUS - Tôi không thích những trò du hý lắm. Tôi tự cảm thấy 
không có cái tâm hồn du khoái của Ăngtoan. Nhưng Caxius ạ, 
tôi không muốn làm cản trở những vui thích của ông; tôi xin 
cáo biệt. 

CAXIUS - Brutus, ít lâu nay, tôi có để ý quan sát ông: tôi không còn 
thấy trong đôi mắt của ông cái vẻ ân ưu đằm thắm xưa nay tôi 
vẫn thường thấy; ông có một thái độ quá lạnh lùng hờ hững đối 
với người bạn mến yêu của ông. 

BRUTƯS - Đừng nên hiểu lầm, Caxius ạ: nếu mắt tôi có vẻ thẫn thờ, 
thì chỉ là vì nó phản ánh tình trạng rối bời của nội tâm tôi mà 
thôi. ít lâu nay, tâm hồn tôi bị giằng co dằn vặt bởi những cảm 
nghĩ trái ngược nhau, những tư tưởng hoàn toàn riêng kín, có lẽ 
nó làm cho cách cư xử của tôi có đôi phần thất thố, nhưng các 
bạn hiền của tôi, và trong sô" đó, tôi kể có ông, Caxius ạ, chớ 
nên vì thế mà phiền lòng. Các bạn có thấy tôi chểnh mảng thờ 
ơ, thì chỉ nên quy vào duyên cớ là: Brutus tội nghiệp này, tâm 
tư rối loạn, quên cả những biểu lộ tình cảm thân yêu đối với 
mọi người. 

CAXIUS - Vậy ra tôi đã hiểu lầm về tâm tính của ông. Brutus ạ, cho 
nên tôi đã vùi sâu chôn kín trong lòng những tư tưởng trọng 
đại, những môi suy nghĩ thâm trầm. - Này, bạn hiền Brutus, 
ông hãy nói tôi nghe, ông có thể trông thấy nét mặt của ông 
được không? 

BRƯTƯS - Không, Caxius: vì mắt người ta không thể nào tự trông 
thấy mình được, nếu không nhờ có ngoại vật phản chiếu hộ cho. 

CAXIUS - Đúng như vậy và mọi người rất tiếc, Brutus, rằng ông 
không có những tấm gương như thế, nó phản chiếu cho ông 
những tài đức thầm kín của ông, để ông trông thấy hình ảnh 
của ông rồ rệt. Tôi đã nghe thấy rất nhiều người, trong sô' những 
người đáng tôn trọng nhất của thành La Mã, chỉ trừ Xêdar bất 
tử kia, nói về Brutus, và tất cả, khi rên xiết về cái ách tàn ngược 
nó đè nén thời đại này, đều tiếc rằng con người hào hùng Brutus 
lại không có con mắt để tự trông thấy rõ mình. 

BRƯTUS - Caxius, ông định gieo tôi vào những tai họa nào đây, mà 
lại muôn tôi tìm kiếm ở trong tôi những cái mà tôi không có? 

CAXIƯS - Thì ông hãy chuẩn bị mà nghe đây, hỡi bạn hiền Brutus: 
ông đã công nhận rằng ông không thể tự trông thấy mình được, 



JULIƯS XÊDAR 


741 


nếu không có tấm gương phản chiếu, thì tôi đây xin mạn phép 
làm tấm gương đó hộ ông, tôi xin phản ánh trung thành, không 
nịnh sắc, những nét của chính mình ông mà ông chưa hề biết. 
Chớ có nghi ngờ gì tôi, Brutus cao quý ạ: nếu tôi là một anh hề 
tầm thường, nếu tôi có thói đem những lời thề ráo mép để đoan 
quyết tình thân ái với bất kỳ ai vồn vã tỏ tình; nếu ông thấy tôi 
quen nghề bợ đỡ nịnh nọt, vồ vập lấy người ta rồi sau đó lại 
quay đi nói xấu; nếu ông thấy rằng trong một bữa tiệc, tôi có 
thể tuyên bô" tình bạn hữu với tất cả mọi người dự tiệc, không 
phân biệt ai ai, thì, khi đó, xin ông hãy coi tôi là một người 
nguy hiểm. 

Có tiếng kèn quân nhạc và những tiếng hò reo 

BRƯTƯS - Tiếng hò reo gì vậy? Tôi e rằng dân chúng tôn Xêdar lên 
làm vua chăng. 

CAXIƯS - Ông e điều đó, thật ư? Vậy ra, có lẽ ông không mong muốn 
điều đó chăng. 

BRUTƯS - Tôi không mong muốn điều đó, Caxius ạ; tuy vậy tôi rất 
yêu mến ông ta. Nhưng ông giữ tôi ở đây lâu như vậy, vì chuyện 
gì? Ông có điều gì muốn ngỏ với tôi? Nếu là một điều có liên 
quan đến lợi ích chung, thì ông hãy đặt danh dự trước một con 
mắt của tôi, và cái chết trước con mắt bên kia, tôi sẽ nhìn cả hai 
thứ với một lòng bình thản bằng nhau, vì xin thần minh hãy 
phù hộ tôi, nếu quả tình tôi yêu quý danh dự hơn là sợ chết. 

CAXIƯS - Tôi vẫn biết tâm hồn ông có cái nghĩa khí đó, Brutus ạ, 
cũng như tôi biết những nét hiền hậu trên gương mặt của ông 
vậy. Vâng, chính câu chuyện tôi muốn nói với ông, là chuyện 
danh dự? Ông và những người khác nghĩ thế nào về cuộc đời 
này, tôi không được rõ; nhưng riêng phần tôi thiển nghĩ, thì tôi 
thà đừng sông nữa, còn hơn sống mà phải cung kính run sợ 
trước mặt một kẻ cũng chỉ như mình. Tôi bẩm sinh cũng tự do 
chẳng khác gì Xêdar; và ông cũng vậy: cả hai chúng ta đều được 
nuôi dưỡng tốt chẳng kém gì ông ta, và chúng ta đều có thể 
chịu đựng rét mướt mùa đông, chẳng thua gì ông ta cả. Vì, có 
một hôm, trời dông bão dữ dội, sông Tiber sóng dậy vỗ bờ, 
Xêdar bảo tôi: "Caxius, anh có dám, ngay bây giờ, cùng tôi nhảy 
xuống dòng sông sóng dữ này, và bơi cho tới cái điểm ở tận 
đằng kia không?". Hắn chưa dứt lời, tôi bèn cứ để nguyên áo 
quần đương mặc mà lao xuống nước, và nhủ hắn làm theo; quả 



742 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nhiên, hắn theo tôi thật. Dòng thác gầm lên, và chúng tôi vung 
cánh tay lực lưỡng, gạt sóng sang bên và đẩy dồn sóng nước với 
tấm lòng phấn đấu ganh đua. Nhưng, chúng tôi chưa kịp tới 
đích, Xêdar bỗng kêu lên: "Cứu tôi, Caxius, kẻo tôi chìm mất!". 
Tôi bấy giờ, khác nào Ênê, ông tổ vĩ đại của chúng ta ngày xưa 
nhấc bổng cụ già Ăngsidơ lên vai giữa cơn khói lửa của thành 
TYoa (1) , tôi lôi ra khỏi sóng nước của dòng Tiber anh chàng 
Xêdar mệt lử. Và anh chàng đó, giờ đây đã trở thành một ông 
trời, còn Caxius là một kẻ hèn mọn, phải cúi gập lưng xuống, 
khi Xêdar chỉ mới hạ cố ban cho một cái gật đầu nhạt nhẽo, 
hững hờ. Hồi còn ở Tây Ban Nha, có lần y bị bệnh sốt rét, và 
khi lên cơn sốt, tôi thấy y run lên bần bật; đúng như vậy, ông 
trời đó đã run rẩy, đôi môi hèn nhát đã tái nhợt và con mắt 
kia, con mắt bây giờ nhìn thiên hạ làm cho thiên hạ phải kinh 
hồn, lúc đó đã lờ đờ chẳng còn khí sắc; tôi thấy y rên rỉ; phải, 
cũng cái mồm hiện nay ra lệnh cho người La Mã phải chăm chú 
lắng nghe và phải ghi vào trong sử sách những lời lẽ nó thốt 
ra, lúc đó, than ôi! Cái mồm đó đã kêu lên: "Cho tôi uống nước, 
Titinius ơ!" như một con bé con đau ốm vậy, Hỡi các thần linh! 
Tôi lấy làm lạ rằng một con người khí chất bạc nhược như vậy, 
lại dẫn đầu trong đấu trường của thế giới huy hoàng này, và 
một mình chiếm giải khôi nguyên. 

Có tiếng hò reo và kèn quân nhạc 

BRƯTƯS - Lại có tiếng hò reo! Chắc hẳn những tiếng hoan hô này 
là để chào mừng những vinh quang mới, chồng chất lên đầu 
Xêdar đây. 

CAXIƯS - Phải rồi, ông bạn ơi, hắn bước qua thế giới chật hẹp này 
như một ông khổng lồ (2) ; và chúng ta, những con người chim 
chích, chúng ta đi loắt choắt dưới đôi cẳng chân mênh mông 
của hắn và lấm lét nhìn mọi phía để tìm lấy cho mình những lỗ 
vùi thân nhục nhã. Có những thời mà con người làm chủ được 


(1) Tơroa (Troyes): thành phố ở Tiểu Á châu. Khi thành Tơroa bị quân Hy Lạp dốt 
cháy, sau một cuộc vây hãm mười năm, Ênê, chúa thống trị của thành Tơroa, con 
của Ăngsidơ và nữ thần Vênus, chạy trốn, vác bô' trên vai; chàng ta đi lưu lạc lâu 
năm trên mặt bể, sau cùng lên bờ xứ Latium ở Ý, dựng nên thành phố Lavinium. 

(2) Khổng lồ: ám chỉ ngôi tượng khổng lồ ở Rôđ (colosse de Rhođes), là tượng thần 
Apôllô, to lớn dến nỗi một người thường có thể di qua lại dễ dàng giữa hai cẳng 
chân của ngôi tượng. 



JULIUS XÊDAR 


743 


vận mệnh của mình: nếu chúng ta chịu ở dưới người ta, thì cái 
lỗi, Brutus ạ, không phải là ở ngôi sao chiếu mệnh của chúng 
ta, mà ở chính bản thân chúng ta vậy. Brutus với Xêdar: trong 
cái tiếng Xêdar kia, có cái gì vậy nhỉ? Vì lẽ gì cái tên đó lại có 
thể kêu hơn tên của ông mới được chứ? Ông hãy cùng viết cả 
hai cái tên đó ra, cái tên của ông cũng đẹp chẳng kém gì; hãy 
cùng đọc cả lên, nó cũng sang sảng chẳng hơn kém gì nhau; 
hãy đem cùng bắc đồng cân, nặng nhẹ cũng ngang nhau; hãy 
cùng đem hai cái tên đó để chiêu hồn gọi vía, tên Brutus cũng 
linh nghiệm chẳng kém gì tên Xêdar. (Có tiếng hò reo) Nhân 
danh tất cả các chư thần cùng một lúc, tôi thử hỏi, gã Xêdar của 
chúng ta đã được nuôi dưỡng bằng cái chất gì để trở thành to 
lớn đến như vậy? Hỡi thời đại, ngươi bị nhục rồi! Hỡi La Mã, 
ngươi đã mất hết giống nòi hào kiệt rồi! Từ thời hồng thủy đến 
nay, có thời đại nào trôi qua mà được hiển danh chỉ nhờ có một 
con người duy nhất? Từ xưa đến nay, những kẻ nói về La Mã đã 
bao giờ nói được rằng những thành trì rộng lớn này chỉ chứa 
đựng có một con người duy nhất? La Mã bây giờ thật đúng là 
La Mã, vì nó chứa đựng có một con người nên nó càng rộng lớn 
mênh mông. Ôi! Ông và tôi, chúng ta đã được nghe ông cha kể 
lại rằng ngày xưa có một Brutus (1) thà chịu để cho chúa quỷ 
muôn đời ngự trị trong thành La Mã, chứ không chịu nổi một 
ông vua trong đó! 

BRUTUS - Ông có lòng mến yêu tôi, cái đó tôi không ngờ vực tí nào, 
còn như công cuộc mà ông định lôi cuốn tôi vào, tôi cũng có 
đoán ngờ đôi chút. Những ý nghĩ của tôi như thế nào về chuyện 
này và về cái thời buổi hiện nay chúng ta đương sống, sau này 
tôi sẽ nói cùng ông; còn như lúc này đây, nếu như tôi có thể lấy 
tình bạn hữu để yêu cầu ông, thì chỉ xin đừng thúc ép tôi nhiều 
hơn nữa. Những điều ông vừa nói với tôi, tôi sẽ xin nghiền 
ngẫm; ông còn muốn nói với tôi những gì nữa, tôi cũng xin sẽ 
kiên nhẫn lắng nghe; và tôi sẽ tìm được một thời gian thuận 
tiện để nghe và trả lời những chuyện to tát như vậy. Từ nay 


(1) Brutus: đây là nói đến Junius Brutus (ông tổ của Mac Brutus), người đã đánh 
đuổi bạo chúa Tarquinius Superbus khỏi La Mã, năm 510 tr. J.c., chấm dứt nền 
quân chủ ở La Mã để cho nền Cộng hòa thay thế. Người La Mã dựng cho ông một 
pho tượng bằng đồng ở đền Capitôl, tay cầm một thanh kiếm trần đứng ngang 
hàng với tượng các bậc tiên vương. 



744 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cho đến lúc đó, ông bạn hào hiệp ơi, xin ông hãy đinh ninh 
trong bụng điều này: Brutus thà chịu làm một kẻ quê mùa, còn 
hơn mang danh là con dân thành La Mã trong những điều kiện 
cực nhục mà thời buổi này có lẽ sắp đặt lên đầu chúng ta. 

CAXIUS - Tôi lấy làm sung sướng rằng những lời yếu ớt của tôi dù 
sao cũng đã làm nảy được tia lửa đó trong tâm hồn Brutus. 

BRUTUS - Trò chơi đã hết, và Xêdar đã trỏ lại kia. 

CAXIƯS - Khi nào họ đi ngang qua đây, ông hãy kéo tay áo Caxca 
đứng lại; y sẽ kể cho ông nghe, bằng cái giọng ấm ố của y, 
những chuyện gì đáng chú ý đã xảy ra ngày hôm nay. 

Xêdar và đám tùy tùng trở ra (1) 

BRUTUS - Tôi sẽ làm theo lời ông dặn. Nhưng hãy nhìn xem kìa, 
Caxius, nộ khí bừng bừng trên nét mặt của Xêdar, và tất cả 
đoàn người có vẻ như một lũ tùy tòng bị quở trách: gò má của 
Calphuôcnya tái nhợt, và Xixêrô thì quắc đôi mắt đỏ ngầu, 
giống như ở điện Capitôl khi trong cuộc tranh luận, ông ta bị 
mấy ông nguyên lão nghị viên chống đối. 

CAXIUS - Rồi Caxca sẽ cho ta biết rõ nguyên do. 

XÊDAR - Ảngtoan! 

ĂNGTOAN - Bẩm Xêdar? 

XÊDAR - Phải làm thế nào để chung quanh ta chỉ có những người 
béo tốt, những người da mặt mỡ màng và đêm ngủ đẫy giấc: cái 
lão Caxius kia kìa, mặt mày hốc hác; hắn nghĩ ngợi nhiều quá; 
những người như vậy rất nguy hiểm. 

ẢNGTOAN - Bẩm Xêdar, xin ngài đừng sợ hắn; hắn không nguy 
hiểm gì đâu; hắn là người La Mã cao quý, và lòng ngay ý tốt. 

XÊDAR - Ta chỉ mong muốn rằng hắn béo tốt hơn; chứ ta có sợ gì 
hắn. Tuy vậy, nếu Xêdar này mà có thể sợ sệt cái gì, thì ta 
không thấy có con người nào mà ta sẵn lòng lánh mặt bằng cái 
lão Caxius ốm ho kia. Hắn đọc sách rất nhiều; hắn rất hay quan 
sát; và hắn nhìn thấu suốt qua những hành động, thấy rõ gan 
ruột người ta. Hắn không thích xem những trò diễn hý như 
ngươi, Ăngtoan ạ. Hắn không nghe nhạc bao giờ, ít khi thấy hắn 


(1) ... trở ra: theo các bản A và c, thì lời chỉ dẫn động tác này dặt ở trên, trước lời 
đối thoại: "Brutus. - Trò chơi đã hết...". Đây, theo bản B. 



ỊULIUS XÊDAR 


745 


mỉm miệng cười, mà hắn có khi nào mỉm miệng, thì lại có vẻ 
như chế giễu chính bản thân mình, và khinh bỉ tâm hồn mình 
đã yếu đuối đến nỗi phải nhếch mép vì một chuyện gì. Những 
người như vậy không bao giờ được hài lòng khi họ còn thấy có kẻ 
lớn lao hơn họ, vì thế cho nên họ rất nguy hiểm. Ây là ta nói với 
ngươi những điều nên sợ, chứ không phải những điều ta sợ, vì 
bao giờ ta cũng vẫn là Xêdar. Ngươi hãy chuyển sang phía bên 
phải của ta vì cái tai của ta bên này nghễnh ngãng, và hãy nói 
thành thật cho ta nghe, ngươi nghĩ về hắn thế nào? 

Xêdar và tùy tòng đi vào. 

Caxca dừng lại đằng sau 

CAXCA (1) - Vừa rồi, ông kéo áo tôi lại. Ông muốn nói chuyện với 
tôi chăng? 

BRUTƯS - Đúng vậy, Caxca ạ; ông hãy nói cho chúng tôi bịết hôm 
nay đã xảy ra chuyện gi mà Xêdar có vẻ sầu muộn như vậy? 

CAXCA - Thì ông cũng có mặt ở đó thôi! Ông không có mặt ở đó sao? 

BRUTUS - Nếu có, thì tôi đã chẳng hỏi Caxca có chuyện gì đã xảy ra. 

CAXCA - Thì, ở đó người ta dâng ông ta một vành mũ miện, và khi 
vành miện dâng lên, ông ta đã gạt đi như thế này này, bằng 
trái tay; thế là dân chúng reo ầm lên. 

BRƯTUS - Còn tiếng reo hò lần thứ hai, vì duyên cớ gì? 

CAXCA - Thì cũng vẫn duyên cớ đó. 

CAXIƯS - Họ đã reo ba lần: lần reo cuối cùng là vì lẽ gì vậy? 

CAXCA - Thì cũng vẫn vì một lẽ đó thôi. 

BRUTƯS - Có thật là vành mũ miện đã được dâng đến ba lần? 

CAXCA - Chứ còn gì nữa! Và ba lần ông ta đã gạt đi, nhưng mỗi lần 
một nhẹ tay hơn. Và mỗi lần ông ta khước từ như vậy, là những 
người bên cạnh tôi, vốn lòng ngay thẳng, lại cất tiếng hò reo. 

CAXIUS - Ai dâng mũ miện cho ông ta? 

CAXCA - Ảngtoan, chứ còn ai! 

BRƯTƯS - Ông bạn Caxca, làm ơn hãy kể cho chúng tôi nghe câu 
chuyện đã xảy ra như thế nào. 


(1) Caxca: trong lớp kịch này, Caxca nói bằng văn xuôi trong khi Brutus và Caxius 
vẫn nói bằng văn vần. 



746 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CAXCA - Như thế nào à? Có mà trời hiểu (1) ! Thật là cái trò hề, tôi 
chẳng thèm để ý. Tôi thấy Mac Ăngtoan dâng ông ta một vành 
mũ miện; mà nào có ra mũ miện, chỉ là một cái vòng lá lăng 
nhăng; và, như tôi đã nói với ông, ông ta gạt đi một lần thứ 
nhất; nhưng, tuy vậy, theo ý tôi nghĩ, thì ông ta cũng muôn 
nhận lắm. Thế rồi, Ảngtoan lại dâng lần nữa, ông ta lại gạt đi, 
nhưng theo ý tôi, thì ông ta chậm chạp lắm mới rời được ngón 
tay ra khỏi. Rồi sau đó, hắn lại dâng lần thứ ba và ông ta lần 
thứ ba gạt đi: và lần nào cũng thế, cứ hễ ông ta khước từ, là đám 
cùng dân hò rông lên, vỗ đôm đốp những bàn tay nứt nẻ và tung 
lên trời những cái mũ chỏm nhớp nháp mồ hôi, và, vì cái lẽ là 
Xêdar khước từ mũ miện, họ phun ra không biết bao nhiêu là 
hơi thở nồng nặc, đến nỗi Xêdar gần như chết ngạt, vì thấy ông 
ta ngất đi, và ngã lăn kềnh ra; còn về phần tôi, tôi không dám 
cười, sợ hé môi ra lại hít phải cái không khí hôi tanh đó. 

CAXIƯS - Nhưng, khoan đã, tôi xin hỏi: Thế nào! Xêdar ngất đi à? 

CAXCA - Ngã lăn xuống đất, ngay giữa quảng trường, sùi bọt mép và 
cấm khẩu. 

BRƯTƯS - Rất có thể đấy... vì ông ta vẫn có bệnh hôn mê (2) . 

CAXIƯS - Không, Xêdar không có bệnh đó đâu; chính ông và tôi, và 
ông bạn Caxca ngay thật, chúng ta mới là những người mắc 
bệnh hôn mê. 

CAXCA - Tôi không hiểu ông định nói gì; nhưng, có điều tôi biết chắc 
chắn, là Xêdar đã ngã lăn ra. Nếu bọn dân chúng khố rách áo ôm 
mà không vỗ tay hoan hô và huýt còi la ó, tùy theo từng lúc họ 
thích hay không thích ông ta, cũng như họ vẫn quen làm đối với 
diễn viên trên sân khấu, thì tôi cứ xin không phải giống người (3) . 


(1) trời hiểu: theo nguyên văn là "Tôi mà kể lại được câu chuyện đầu đuôi ra sao, 
thì cứ xin treo cổ tôi lên". 

(2) bệnh hôn mê: đây có một lộng ngữ trong nguyên văn Fallỉng-sickness (tiếng 
pháp là haut mal, mal caduc ) là bệnh động kinh, nhưng dịch từng tiếng thì có thể 
hiểu là: rơi vào vòng mê muội. Cho nên ở dưới, Caxius mới nói: "... chúng ta mới là 
những người mắc bệnh talling-sichness". Đây dịch chuyển thành bệnh hôn mê, để 
vẫn giữ được trò lộng ngữ. 

(3) ... giống người : theo nguyên văn là true man (cũng như honest man, tiếng Pháp 
là honnête homme) nghĩa là: người chính nhân quân tử. Dịch chuyển đi một chút, 
cho nhẹ nhàng và lời đối thoại thêm đậm đà ý vị, đối với tai người Việt Nam 
chúng ta. 



JULIUS XÊDAR 


747 


BRUTUS - Khi tỉnh lại, ông ta nói những gì? 

CAXCA - Oi chà, trước khi ngã, khi ông ta thấy rằng đám dân đen 
lấy làm vui sướng vì ông ta đã khước từ mũ miện, ông ta bèn 
phanh áo ra và chìa cổ họng vạch trần cho họ đâm chém (1) ! Ví 
thử tôi mà là một tên thợ thuyền kia, thì, nói thật tình, tôi đã 
bắt ngay lấy lời ông ta rồi; có nói sai, tôi cứ nhìn xuống địa 
ngục với những phường vô lại. Thế rồi, ông ta ngã xuống. Khi 
tỉnh lại, ông ta nói rằng, nếu ông ta đã làm, hoặc nói điều gì 
không phải, thì xin các Quý vị nhân dân sẵn lòng quy tội cho 
cái cô" tật của ông ta. Ớ chỗ tôi đứng, có ba bốn con đĩ dại kêu 
lên: "Chao ôi! Thật là con người hiền đức!" và hết lòng tha thứ 
cho ông ta. Nhưng, sá gì những cái quân ấy; ví thử Xêdar có 
đâm chết ngay mẹ chúng nó, thì chúng nó cũng vẫn leo lẻo như 
thế thôi. 

BRUTUS - Và chính là sau cái chuyện đó, mà ông ta ra về với vẻ 
mặt âu sầu chứ gì? 

CAXCA - Đúng vậy. 

CAXIƯS - Xixêrô có nói gì không? 

CAXCA - Có, ông ấy nói tiếng Hy Lạp. 

CAXIUS - Để làm gì? 

CAXCA - Oi cha, tôi mà có hiểu thì tôi cứ xin không bao giờ trông 
thấy mặt ông nữa; nhưng có những người nghe hiểu, thì họ tủm 
tỉm cười với nhau và lắc lư cái đầu; còn đối với tôi, thì đổ quả là 
tiếng Hy Lạp (2) . À, còn cái tin này nữa. Marullus và Flavius, vì 


(1) ... đâm chém : chỗ này hơi tối nghĩa. Phải tra cứu tác phẩm của Plutac 
(Plutarque), nhà sử học Hy Lạp, mới hiểu rõ ý nghĩa câu này. Trong tác phẩm 
Tiểu sử các danh nhân của Plutac mà bản B trong bài giới thiệu có trích dẫn 
nhiều đoạn dài, theo bản dịch Pháp văn cổ của Amyô (Jacques Amyot), nói về 
Xêdar, Brutus, Caxius, Ăngtoan, v.v..., có đoạn nói rõ chi tiết hành động này của 
Xêdar: ”... mỗi khi Xêdar từ chối vòng mũ miện, tất cả dân chúng đều vỗ tay... 
Xêdar rối loạn đứng lên khỏi ghế, và phanh cổ áo, chìa cổ ra và kêu lên rằng: 
"Dân chúng cứ việc chặt đầu kẻ nào muốn làm vua". Shakespeare viết vở kịch này 
theo rất sát những chi tiết kể trong tác phẩm của Plutac (theo bản tiếng Anh của 
North, dịch theo bản tiếng Pháp của Amyô). 

(2) tiếng Hy Lạp : câu cách ngôn của Tây phương "đó là tiếng Hy Lạp đối với tôi" 
nghĩa là: khó hiểu quá. Đây là một điểm bịa đặt của Shakespeare, vì theo Plutac 
thì Caxca biết nói tiếng Hy Lạp, vì khi đâm Xêdar bị y nắm lấy tay, thì "Caxca 
kêu lên bằng tiếng tiếng Hy Lạp gọi anh đến cứu". 



748 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đã lột những dải khăn quàng trên các bức tượng Xêdar, nên bị 
khóa miệng rồi (1) . Thôi, chúc các ông khỏe mạnh. Còn lắm trò 
nữa, chả làm sao nhớ cho xuể được. 

CAXIUS - Tối hôm nay, ông đến ăn bữa tối với tôi nhé, Caxca? 

CAXCA - Thôi, tôi có hẹn rồi. 

CAXIUS - Ăn bữa trưa mai vậy nhé? 

CAXCA - Vâng, nếu tôi còn sống, nếu ông không thay đổi ý kiến, và 
nếu bữa ăn của ông xứng miệng khách ăn. 

CAXIƯS - Được rồi. Tôi sẽ chờ đợi ông. 

CAXCA - Đồng ý. Thôi, chào cả hai ông nhé. 

Y vào 

BRƯTUS - Ông ta đã trở thành mụ mẫm! Hồi còn đi học, con người 
lanh lợi hoạt bát biết bao! 

CAXIƯS - Tuy bề ngoài ông ta có vẻ ngẩn ngơ đờ đẫn, nhưng khi cần 
làm một công việc hào hùng hay táo bạo, thì ông ta vẫn linh lợi 
hoạt bát như xưa. Cái vẻ thô lỗ kia là một thứ gia vị thêm vào 
trí khôn ngoan của ông ta, làm cho người đời ngon miệng nuốt 
trôi những lời lẽ của ông ta một cách ngon lành hơn. 

BRUTUS - Ông nhận xét đúng đấy. Bây giờ tôi hãy tạm chia tay với 
ông; ngày mai, nếu ông ưng chuyện trò với tôi, thì tôi sẽ đến 
tìm ông ở đằng nhà; hay, xin mời ông lại đằng tôi, nếu ông 
thích như thế hơn, tôi sẽ xin đợi. 

CAXIƯS - Tci sẽ đến tìm ông. Từ bây giờ đến lúc đó, xin ông hãy 
nghĩ đến thế cục. 

Brutus đi vào 

Ờ Brutus, ngươi vốn là kẻ hào hùng nghĩa khí; tuy vậy, ta 
thấy rằng cái bản chất cao quý của ngươi có thể bị kẻ khéo tay 
uốn theo một chiều trái ngược với thiên hướng tự nhiên của 
nó; vì vậy, những tâm hồn cao quý chỉ nên liên kết với những 
người đồng điệu; vì có ai là người cương nghị đến nỗi không 


(1) ... khóa miệng rồi: ý nói bị cách chức. Theo Plutac, sau khi Xêdar chìa cổ cho 
dân chúng, thì "vòng nguyệt quế được Ăngtoan đặt lên đầu một pho tượng Xêdar, 
nhưng có vài ông hộ dân quan giật xuống, được dân chúng hoan hô nhiệt liệt và hộ 
tống các ông về tận nhà với những tiếng vỗ tay vang trời; nhưng rồi Xêdar bãi 
chức mấy ông đó". 



JƯLIUS XÊDAR 


749 


bao giờ nao núng xiêu lòng? Xêdar vốn ghét ta, nhưng hắn yêu 
Brutus; nếu bây giờ ta là Brutus và ông ta là Caxius, thì ông 
ta chớ hòng vuốt ve mà lôi cuốn ta được. Đêm nay ta sẽ ném 
qua các cửa sổ vào nhà ông ta những lá thư viết bằng nét chữ 
khác nhau, như thể do nhiều người khác nhau gửi đến, tất cả 
những thư đó sẽ nói về lòng kỳ vọng lớn lao mà nhân dân 
thành La Mã đặt vào tên tuổi của ông ta; trong những thư ấy 
sẽ nói bóng gió xa xôi về lòng tham vọng của Xêdar. Sau đó, 
thì Xêdar hãy liệu mà ngồi cho vững chỗ; vì chúng ta sẽ lật 
nhào hắn xuống, kẻo rồi sẽ phải chịu đựng những ngày cơ cực 
hơn nhiều. 

Vào 


CẢNH III 

vẫn trong thành La Mã. Một đường phố 


Sấm, chớp. Từ hai phía khác nhau bước ra, 

Caxca tay xách gươm trần và Xixêrô 

XIXÊRÔ - Chào Caxca. Hôm nay ông có đi hộ tông Xêdar về tận tư 
thất đấy không? Sao mà thở đến đứt hơi như vậy? Và tại sao 
mắt ngó trân trân thế kia? 

CAXCA (1) - Lẽ nào không xúc động, khi tất cả cái khối chuyển động 
của hoàn cầu rung lên, như một hàm răng lung lay sắp rụng? 
Ôi, Xixêrô! Tôi đã từng trông thấy những cơn bão táp, gió gầm 
rít điên cuồng, xé toác những cây sồi khúc khuỷu; và tôi đã từng 
trông thấy biển lớn đầy tham vọng, sóng nước dâng cao và gầm 
rít và bọt ngầu trắng xóa, vươn lên tới những tầng mây dữ dội; 
nhưng, cho đến đêm nay, cho đến giờ phút này, chưa bao giờ tôi 
được đi xuyên qua một cơn bão táp trút lửa xuống như mưa. 
Hoặc trên trời kia đương có một cuộc nội chiến, hoặc thế gian 


(1) Caxca: từ đoạn này trở đi, nhân vật Caxca lại nói bằng văn vần như mọi nhân 
vật khác. 



750 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


này, quá láo xược với thần linh, khiến cho chư thần nổi giận 
mà giáng cơn tàn phá xuống thế gian chăng. 

XIXÊRÔ - Thế nào, ông có còn trông thấy những chuyện kỳ dị hơn 
nữa không? 

CAXCA - Một tên nô bộc công cộng, mà ông biết mặt lắm, đã giơ 
bàn tay trái lên trời; bàn tay bùng lửa, và cháy như hai chục bó 
đuốc chặp lại vđi nhau: thế mà bàn tay của hắn không bén lửa, 
không bị bỏng bị thui gì hết. Lại thêm (và từ lúc đó, tôi không 
tra gươm này vào vỏ nữa), ngay trước điện Capitôl, tôi gặp một 
con sư tử đực, nó nhìn tôi trừng trừng, cặp mắt sáng quắc, rồi 
hầm hầm bỏ đi, không làm hại gì tôi cả; và ngay gần đó, có một 
đám tụ tập đến hàng trăm người phụ nữ, vì sợ quá đã hóa ngây 
như tượng gỗ; họ thề rằng đã trông thấy những người đàn ông, 
cả người bùng bùng lửa cháy, đi lại ngược xuôi trong các phố 
phường. Hôm qua, loài chim đêm, đang giữa trưa sà xuống 
quảng trường trước chợ, rúc lên những tiếng rền rĩ thê lương. 
Khi ngần ấy hiện tượng dị kỳ cùng hiện lên một lúc, thì đừng 
có ai đến nói với tôi rằng: "Những chuyện đó là có lý do của nó, 
những chuyện đó là tự nhiên"; vì tôi thì tôi nghĩ đó là những 
điềm gở cho cái xứ sở nào mà nó nhằm vào. 

XIXÊRÔ - Quả thật, thời buổi này có lắm chuyện ly kỳ, nhưng con 
người ta có thể giải thích sự việc theo lối riêng của mình, hoàn 
toàn trái ngược với ý nghĩa mục đích thực của nó. Ngày mai, 
Xêdar có ra điện Capitôl không nhỉ? 

CAXCA - Có đấy; vì ông ta đã dặn Ảngtoan sai người đến báo cho 
các ông biết là ngày mai ông ta sẽ đến đó. 

XIXÊRÔ - Vậy, xin chào Caxca, trời dông bão thế này, đi dạo chơi 
không tốt. 

CAXCA - Xin chào, Xixêrô. 

Xixêrồ vào. Caxius ra 

CAXIUS - Ai đó? 

CAXCA - Một người La Mã. 

CAXIƯS - Nghe tiếng như Caxca thì phải. 

CAXCA - Tai nghe thính đấy. Caxius ạ, cái đêm hôm nay thật lạ lùng! 

CAXIUS - Đêm nay là một đêm rất khoan khoái cho những kẻ 
thiện nhân. 



ỊULIUS XÊDAR 


751 


CAXCA - Có ai từng trông thấy bầu trời dữ dội đến như vậy bao 
giờ không? 

CAXIƯS - Có, ấy là những người đã trông thấy mặt đất đầy rẫy biết 
bao tội ác. Còn về phần tôi, tôi đã đi lang thang khắp các phố 
phường, xông pha mọi nỗi nguy hiểm của cái đêm này; và áo 
xống trễ tràng, như ông trông thấy đây, Caxca ạ, tôi phanh 
ngực ra đón búa rìu của sấm sét; và khi lằn chớp xanh lè như 
xé toác bầu trời, thì tôi lấy thân này làm tấm bia đón tia lửa, 
theo hướng nó đương nhằm tới. 

CAXCA - Nhưng vì lẽ gì ông lại thách thức trời xanh như vậy? Cái 
số phận con người là phải lo lắng run sợ khi các bậc thần linh 
uy vũ phái xuống trần gian, dưới hình thức trưng triệu, những 
thiên sứ khủng khiếp để làm cho chúng ta phải kinh hoàng. 

CAXIƯS - Trí óc của ông trì độn lắm, Caxca ơi; ông không có cái 
phách lực mà đáng lẽ người La Mã nào cũng phải có, hoặc ông 
có mà không biết phát huy (1) . Tôi thấy ông mặt mày xanh xám, 
đờ đẫn, sững sờ, khiếp sợ hãi hùng, và hồn xiêu phách lạc khi 
trông thấy trời nổi cơn thịnh nộ khác thường. Nhưng nếu ông 
chịu truy cứu nguyên do chân chính, tìm hiểu vì đâu có tất cả 
những ngọn lửa kia, tất cả những bóng ma nhẹ lướt nọ, vì đâu 
mà những loại cầm thú kia lạc cả bản năng, lạc cả tính chất; vì 
đâu mà có những ông già, những kẻ điên rồ và những con trẻ 
thốt ra những lời sấm ngữ tiên tri; vì đâu mà tất cả những sự 
vật đó vượt ra ngoài quy luật, trút bỏ bản chất và thiên bẩm để 
đổi thành những tính năng quái gở; thì, khi đó, ông sẽ thấy 
rằng trời đã thay hồn đổi phách cho chúng, và dùng chúng làm 
những công cụ để gieo sự hãi hùng và báo trước một cuộc đổi 
thay quái gở. Bây giờ, Caxca ạ, tôi có thể kể cho ông một con 
người giống hệt như cái đêm khủng khiếp này, một con người 
sấm, chớp, phanh phui mồ mả, và gầm rít, như con sư tử, ở điện 
Capitôl (2) ; một con người, kể sức lực bản thân, thì cũng chẳng 


(1) phát huy. theo nguyên văn thì câu này là: "ông không có những tia lửạ sống mà 
đáng lẽ... hoặc ông có mà không biết sử dụng". Dịch chuyển thành phách lực , cho 
hợp với ý niệm của người Việt Nam hơn. 

(2) gầm rít, như con sư tử, ở điện Capỉtôỉ: theo nguyên văn là: "... gầm rít như sư tử 
ở điện Capitôl". Có thể hiểu là: "gầm rít ở điện Capitôl, như sư tử" hoặc: "gầm rít 
như con sư tử ở diện Capitồl". Nhưng vì ở điện Capitôl không hề có nuôi sư tử bao 
giờ, nên chúng tôi hiểu theo nghĩa thứ nhất và đặt hai dấu phẩy, trước và sau 
đoạn như con sư tử. Bản c dịch theo nghĩa thứ hai, chúng tôi cho là hiểu lầm. 



752 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


dũng mãnh gì hơn ông hay tôi, thế mà đã trở thành một kẻ dị 
thường và khủng khiếp, cũng giông như những hiện tượng quái 
lạ kia vậy. 

CAXCA - Ông định nói là Xêdar, có phải không, Caxius? 

CAXIUS - Là ai thì có cần gì? Vì người La Mã bây giờ, bắp thịt và 
cẳng tay thì cũng bằng tổ tiên ngày trước; nhưng, ôi thời đại vô 
phúc? Hồn cha đã tắt, chỉ còn vía mẹ đưa đường; ách nặng vẫn 
cam lòng, điều đó chứng tỏ chúng ta đã thành phụ nữ 
cả rồi. 

CAXCA - Quả thật, nghe nói ngày mai, các nguyên lão nghị viên có 
ý định tôn Xêdar lên làm vua; và ông ta sẽ đưa mũ miện của 
ông ta đi khắp biển rộng non cao, khắp nơi khắp chốn, chỉ trừ 
ở Ý Đại Lợi ta đây (1) . 

CAXIUS - Thế thi ta biết là ta sẽ đưa (2) mũi dao này vào chỗ nào rồi. 
Caxius sẽ giải phóng cho Caxius thoát vòng nô lệ (3) . Hỡi các 


(1) và ông ta sẽ đưa mủ miện... Ý Đại Lợi ta đây: ý câu này là: "ông ta sẽ làm vua 
và sẽ thi thố vương quyền trong khắp thiên hạ non sông, chỉ trừ ở Ý Đại Lợi 
đây". Sao lại "trừ à Ý-đại-lợi"? vậy Xêdar sẽ làm vua ở đâu, ở nước nào, nếu trừ Ý 
Đại Lợi, là nước của ông ta? Theo ý chúng tôi, thì đoạn trên của câu này: "và ông 
ta sẽ... khắp chôn", là Caxca nói to với Caxius để mô tả cái cảnh tượng Xêdar sẽ 
thống trị khắp non sông đất nước, nhưng đoạn sau: " chỉ trừ ở Ý Đại Lợi ta đây" 
dường như nói một mình, để tỏ ý chí phản kháng của mình, không đời nào cam 
chịu cái cảnh tượng nói trên, vì từ khi bạo chúa Tarquin bị đuổi ra khỏi La Mã, 
thì ở Ý Đại Lợi không làm gì còn có vua chúa nào nữa, chỉ còn có chính thể cộng 
hòa. Vậy, đoạn trên tả cái viễn cảnh tương lai khả ố, đoạn dưới tả cái ý cương 
quyết chống đối, ngăn ngừa. 

(2) ta sẽ dưa mủi dao này: nguyên văn tiếng Anh ở đoạn trên; "he shall wear his 
crown" (tiếng Pháp dịch là: il portera sa couronne), nghĩa đen là "ông ta sẽ dội 
mũ miện đi...", nghĩa bổng là "ông ta sẽ trị vì...". Ở đoạn này, động từ wear được 
Caxius láy lại: "I will wear this dagger then" (tiếng Pháp dịch là: où je porterai 
ce poignard), nghĩa là "tôi biết là tôi sẽ đâm mũi dao này vào đâu". Nếu dịch sát 
nghĩa tiếng wear (porter) ở hai đoạn như vậy, thì không có trò lộng ngữ, vì ở câu 
dưđi không láy lại được động từ ở trong câu trên, cho nên chúng tôi lựa một 
tiếng Việt có thể dùng dể dịch tiếng wear trong cả hai câu, và dịch ở trên là: 
"đưa mũ miện di..." và ở dưới là "đưa mũi dao này..." - Khi nói câu này, Caxius 
trỏ vào trái tim mình (động tác chú dẫn ở bản C) ý nói: "tôi sẽ tự sát, chứ không 
chịu làm nô lệ". 

(3) ... vòng nô lệ: chỗ này, bản c có ghi chú động tác: "(ông ta đưa bàn tay lên 
trái tim)". 



JULIUS XÊDAR 


753 


thần linh cao cả, chính do đây mà các người làm cho kẻ yếu rất 
mạnh; chính do đây, hỡi các thần linh, mà các người phá phép 
của các bạo chúa: chòi đá, thành đồng, ngục tối âm u, xích 
xiềng vững chắc, cũng không tài nào giam giữ được sức mạnh 
của tâm hồn; đời sống, khi nào đã chán ngán những trở ngại 
của thế gian này, bao giờ cũng vẫn có năng lực tự mình giải 
thoát cho mình. Ta biết như vậy, thì tất cả thế gian hãy nên 
biết rằng cái phần bạo ngược mà ta chịu đựng đây, ta có thể giũ 
bỏ khi nào ta muôn. 

Lại có tiếng sấm 

CAXCA - Cái đó, ta cũng làm được; và bất kỳ kẻ nô lệ nào cũng 
đều nắm trong tay mình cái quyền lực châm dứt cảnh lao lung 
của mình. 

CAXIUS - Mà vì lẽ gì Xêdar lại có thể sẽ thành một kẻ bạo ngược 
nhỉ? Tội nghiệp cho ông ta! Tôi biết rằng ông ta cũng không 
muốn thành chó sói, nếu ông ta không thấy rằng các người La 
Mã là những con cừu; ông ta sẽ không thành sư tử, nếu các 
người La Mã không phải là những chú nai con. Kẻ nào muốn 
bỗng chốc nhóm lên một đám lửa to, thì bắt đầu hãy nhen bằng 
những cọng rơm mỏng mảnh. Thành La Mã phải là một đống 
rác rưởi nhơ nhớp, mới chịu dùng làm nhiên liệu hèn hạ để 
nuôi ngọn lửa nó chiếu soi rạng rỡ một vật hèn mọn như Xêđar! 
Nhưng, ôi, nỗi đau đớn hỡi, ngươi đã dắt dẫn ta đến đâu thế 
này? Không chừng ta đã nói ngần ấy điều trước mặt một người 
cam tâm làm nô lệ; nếu quả như vậy, thì ta biết rõ là sẽ phải 
vạ mồm... Nhưng ta đã được võ trang và coi thường mọi nỗi 
nguy biến. 

CAXCA - Ông đương nói chuyện với Caxca, là một kẻ không hề biết 
cái trò mỏng môi vô sỉ. Đây, xin chìa tay ông bắt; ông hãy mưu 
đồ đại nghĩa, vì dân trừ bạo; Caxca sẽ theo sát gót kẻ nào bước 
đi xa nhất. 

CAXIUS (1) - Thế là giao ước đã xong. Bây giờ, xin nói để ông rõ, 
Caxca ạ, tôi đã nhủ được một sô" trong những người La Mã 
khảng khái nhâ't, cùng tôi mưu đồ một công cuộc đầy vinh dự 
và nguy hiểm; và tôi biết rằng giờ phút này đây họ đang chờ 


(1) Caxius: bản c ghi chú động tác: "(bắt tay ông kia)" dể tỏ ý cùng nhau giao ước. 


48 - SECHXPIA 



754 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đợi tôi dưới trụ lang Pompêiơx (1) , vì trong cái đêm kinh khủng 
này, không thể đi dạo ngoài đường phô": diện mạo của trời đâ"t 
cũng giông như công trình mà chúng tôi đương mưu toan; 
cũng đẫm máu như vậy, cũng bốc lửa và vô cùng khủng khiếp 
như vậy. 

CAXCA - Ta hãy tạm nép đi, có người đương rảo bước đi tới. 

Xinna ra 

CAXIUS - Xinna đấy mà, tôi nghe bước chân đi cũng nhận được. Một 
người bạn đấy. 

- Xinna, đi đâu mà tất tưởi như vậy? 

XINNA - Đi tìm ông. Người này là ai? Mêtellus Ximber chăng? 

CAXIUS - Không phải, đây là Caxca, một bạn đồng minh với công 
cuộc của chúng ta. Các bạn đương mong đợi tôi, có phải không, 
Xinna? 

XINNA - Tôi rất vui sướng thấy Caxca về cánh với chúng mình. Cái 
đêm khủng khiếp quá! Bọn chúng tôi, có vài ba người đã trông 
thấy những cảnh tượng dị kỳ. 

CAXIUS - Hãy cho tôi biết, các bạn đương mong đợi tôi phải không? 

XINNA - Vâng, anh em đương mong đợi ông. Caxius ạ, làm thế nào 
nhủ được ngài Brutus vào cánh với ta nhỉ... 

CAXIUS - Cứ yên trí ông bạn Xinna ơi. Ồng hãy cầm tờ giấy này, và 
làm thế nào đem đặt nó trên ghế quan tài phán, ở đó nhất định 
Brutus thế nào cũng trông thấy; tờ giấy này thì ném vào cửa sổ 
nhà ông ta; còn tờ này thì đem lấy sáp mà dính vào pho tượng 
của cô" lão Brutus; xong đâu đấy, ông đi đến trụ lang Pompêiơx, 
tìm chúng tôi ở đấy. Đêxius và Trêbônius có ở đấy không? 

XINNA - Đông đủ cả, chỉ trừ Mêtellus Ximber, ông ta đi tìm ông ở 
đằng nhà. Thôi, để tôi mau đi đặt những giấy này theo lời 
ông dặn. 


(1) - trụ lang Pômpêiơx: tức là trụ lang ở rạp hát Pômpê. Năm 55 tr.J.C., Pômpê 
cho xây dựng ở La Mã rạp hát đầu tiên bằng đá. Trong một cái trụ lang (nghĩa là 
dãy hành lang có cột) có ngôi tượng của ông, do người ta dựng lên để ghi nhớ công 
đức của ông, trụ lang dó gọi là trụ lang Pômpê, cũng như rạp hát kia gọi là rạp hát 
Pômpê. Theo Plutac, thì Xêdar bị hành thích ở rạp hát Pômpê, nơi họp nghị viện 
nguyên lão chứ không phải ở Capitôl. 



JULIUS XÊDAR 


755 


CAXIUS - Xong xuôi rồi, đến ngay trường hát Pompêiơx. c Xinna vào ) 
- Ông hãy đi với tôi, Caxca, chúng ta phải đến gặp Brutus ở nhà 
ông ta, trước khi trời sáng: con người của ông ta mười phần đến 
bảy tám đã ngả về chúng ta rồi, lần hội kiến này thì sẽ theo ta 
trọn vẹn cả mười phần. 

CAXCA - Ồ, ông ta được lòng dân hâm mộ lắm; và cái công việc, ở 
chúng ta là một tội hành thích nhưng nếu có ông ta tán trợ thì 
uy danh của ông ta, như có phép thần thông, sẽ biến nó thành 
nghĩa cử hào hùng. 

CAXIUS - Như vậy là ông có một ý niệm rất đúng về con người của 
Brutus, về giá trị của ông ấy, và sự cần thiết lớn lao của ông ấy 
cho công việc của chúng mình. Thôi, ta hãy đi đi, kẻo đã quá 
nửa đêm rồi. Chúng ta sẽ đánh thức ông ấy dậy và nắm chắc 
được ông ấy, trước khi trời rạng sáng. 

Cùng vào 



HỒI HAI 


CẢNH I 

vẫn trong thành La Mã - Vườn nhà Brutus 


Brutus ra 

BRUTUS - Này, Luxius! Lên đây! Ta không thể trông các ngôi sao 
mà đoán được trời đã gần sáng hay chưa. - Luxius, đã bảo lên 
đây mà! - Ước gì ta cũng có được cái đức ngủ say như nó. - Thế 
nào, có lên đây hay không, hả, Luxius? 0 hay kìa! Dậy đi chứ, 
Luxius! Lên đây! 

Luxius ra 

LƯXIUS - Bẩm tướng công, ngài gọi? 

BRƯTUS - Luxius, con hãy sửa soạn cho ta một cây đèn nến trong thư 
phòng của ta; khi nào thắp xong rồi, thì ra đây báo cho ta biết. 

LUXIUS - Bẩm, vâng. (Vào) 

BRUTUS - Nhất định, y phải chết mới xong; riêng phần ta, thì ta 
chẳng có mối tư hiềm gì để hạ sát y, mà chỉ là vì đại nghĩa 
chung. Y muốn được tôn làm vua: điều đó sẽ thay đổi bản chất 
của y đến thế nào, vấn đề là ở đấy. Sáng trời, rắn độc mới bò 
ra; ta phải cẩn thận dè chừng khi đặt gót. Tôn y lên làm vua? 
Nguy đấy! Ta nói thật, như vậy là chúng ta cho y một cái ngòi 
độc để y có thể tùy ý hại người. Có tệ nạn cường quyền, là chỉ 
khi nào uy vũ không kết hợp với lòng nhân; vậy mà về Xêdar, 
quả đáng tội, ta chưa hề thấy y để cho dục vọng lấn át lý trí 
bao giờ. Nhưng kinh nghiệm đã chứng tỏ răng sự khiêm 
nhượng là cái thang của lòng tham vọng trong bước đầu tấp 



JULIUS XÊDAR 


757 


tểnh; kẻ tham vọng, khi leo thang, thì sấp mặt vào thang; 
nhưng một khi đã leo tới tột bậc rồi, thì xây lưng lại phía 
thang, và ngửa mặt nhìn lên chín tầng mây, khinh bỉ những 
bậc thang thấp thỏi mà y đã nhờ nó để leo cao. Xêdar có thể 
làm được như vậy lắm. Vậy, muốn cho y không làm như thế 
được, ta phải ngăn chặn từ trước. Nhưng, cứ hiện tình của y, thì 
không có duyên cớ gì để chúng ta căn cứ mà buộc tội y được, 
nên chúng ta phải dựa vào cái lý này: là con người y, được tăng 
thêm quyền lực, sẽ đi tới những chuyện tàn ngược nọ kia, bởi 
vậy ta phải coi y như một con rắn độc còn nằm trong vỏ trứng, 
một khi nở ra, sẽ trở thành độc hại theo cái lẽ đương nhiên của 
bản chất nó; và ta phải diệt trừ nó ngay từ trong trứng. 

Luxius ra 

LUXIUS - Bẩm tướng công, đèn nến đã thắp trong thư phòng của ngài. 
Lúc tìm hòn đá lửa trên cửa sổ, con thấy tờ giấy này, vẫn niêm 
phong như vậy, và rõ ràng là khi con đi ngủ, nó chưa có đấy. 

BRƯTUS - Con đi ngủ lại đi, trời chưa sáng đâu. Có phải ngày mai là 
rằm tháng ba không, con? 

LUXIƯS - Bẩm, con không biết rõ. 

BRUTUS - Đi vào mở lịch xem, rồi trở ra nói cho ta biết. 

LUXIUS - Dạ, vâng. 

Y đi vào 

BRUTUS - Trên trời vi vút những sao băng; ta có thể nhờ ánh sáng 
của nó mà đọc được. (Mở thư ra đọc) "Brutus, ngủ mãi, tỉnh dậy 
đi thôi, và ngắm nhìn cho rõ. Phải chăng La Mã rồi đây sẽ...? 
Ư.Ư... Hãy lên tiếng, hãy ra tay, hãy phò chính diệt tàỉ Brutus, 
ngủ mãi, tỉnh dậy đi thôiỉ". Ta thường nhặt được những thư 
khích lệ như thế này. Phải chăng La Mã rồi đây sẽ, Ư.Ư.? Ta 
phải hiểu nốt ý ngầm của câu này là: "Phải chăng La Mã rồi 
đây sẽ khuất phục dưới uy quyền của một con người?". Sao! La 
Mã? Ông cha ta ngày trước đã đánh đuổi ra khỏi các phô" 
phường La Mã tên Tarquin (1) khi hắn mang danh hiệu là vua. 


(1) Tarquin (viết tắt tên La tinh Tarquinius): thường gọi là Tarquinius Superbus 
(Tarquin kiêu ngạo) là tên vua thứ bảy và cuối cùng của La Mã, chết năm 496 
tr.J.C. Sự tàn bạo của y bị thần dân căm giận, nên cả thứ dân lẫn quý tộc đều nổi 
lên đánh đổ y, xóa bỏ nền quân chủ và tuyên bố thành lập chính thể Cộng hòa, 
năm 510 tr.J.C. 



758 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Hãy ỉên tiếng, hãy ra tay, hãy phò chính diệt tà? Vậy, người ta 
yêu cầu ta lên tiếng và ra tay ư? Hỡi La Mã! Ta xin hứa, nếu 
cần phải phò chính diệt tà, thì ngươi sẽ được bàn tay của 
Brutus này làm cho hoàn toàn toại nguyện! 

Luxius trở ra 

LUXIUS - Bẩm tướng công, tháng ba đã vừa qua được mười bốn ngày. 

BRƯTUS - Được. (Bền ngoài có tiếng gõ cửa ) Ra xem, có người gõ 
cửa đấy. 

Luxius vào 

Từ lúc Caxius lần đầu tiên kích thích ta chống Xêdar, ta 
không hề chợp dược mắt. Kể từ lúc bắt đầu nghĩ đến một mưu 
đồ khủng khiếp, cho đến lúc thực hiện, tất cả cái khoảng cách 
đó là một giấc mơ quái đản gớm guốc: hồn vía cùng với cơ thể 
họp bàn, và tình trạng con người, chẳng khác gì một vương 
quốc nhỏ, đương trải qua một cơn biến loạn. 

LUXIUS - Bẩm tướng công, có ngài Caxius, em rể (1) tướng công, 
đương chờ ngoài cửa, muốn được gặp tướng công. 

BRUTUS - Ông ấy đi có một mình chứ? 

LƯXIUS - Bẩm không; có vài người nữa cùng đi. 

BRƯTUS - Con có biết mặt những người đó không? 

LUXIUS - Bẩm, không ạ; họ kéo mũ chụp xuống tận tai, và co áo choàng 
lên che đến nửa mặt, nên con không nhận được mặt người nào. 

BRUTUS - Ra mời họ vào. 

Luxius vào 

Đây là những người tựu nghĩa đây. Hỡi âm mưu! Phải chăng 
ngươi còn thẹn thùng không dám lộ nét mặt nguy hiểm giữa 
đêm hôm, vào cái giờ mà tội ác thường được mặc sức hoành 
hành? Ôi! Nếu vậy, thì ban ngày, ngươi sẽ tìm đâu cho thấy 
được một hang thẳm đủ tối đen, để che giấu được bộ mặt dữ dội 
của ngươi? Âm mưu ơi, đừng nên tìm vô ích; hãy giấu mặt dưới 
những nụ cười hòa nhã thì hơn, vì nếu ngươi đeo bộ mặt thật tự 
nhiên của ngươi, thì dưới âm ty địa ngục cũng không có đủ bóng 
tối đặc dày để che giấu được cho ngươi khỏi bị phát lộ. 


(1) em rể: trong nguyên văn, nói là em, nhưng thực ra Caxius chỉ là em rể Brutus, 
lấy Junia, em gái cùng cha khác mẹ của Brutus. 




JULIUS XÊDAR 


759 


Caxius ra cùng với Caxca, Đèxius, Xinna, 

Mẽtellus Ximber và Trêbônius 

CAXIUS - Tôi chỉ e rằng anh em đường đột làm mất giấc nghỉ của 
ông: xin chào Brutus. Chúng tôi có làm phiền gì ông không? 

BRUTUS - Tôi dậy đã được một tiếng đồng hồ rồi; vả lại, suốt đêm 
tôi không hề chợp mắt. Những ông cùng đến, tôi có được quen 
biết không nhỉ? 

CAXIUS - Có, ông quen biết cả đấy và không có một người nào trong 
các anh em đây, lại không trọng vọng ông; người nào cũng 
mong ước rằng ông tự đánh giá mình cũng như mọi người La 
Mã cao quý vẫn đánh giá ông vậy. Ông này là Trêbônius. 

BRưitrs - Hân hạnh được thừa tiếp. 

CAXIUS - Ông này là Đêxius Brutus. 

BRUTUS - Cũng rất hân hạnh. 

CAXIUS - Đây là Caxca; đây là Xinna; và đây là Mêtellus Ximber. 

BRƯTUS - Hân hạnh, hân hạnh được thừa tiếp tất cả các ông. Có 
những nỗi lo âu nào đến làm cho các ông đêm hôm mà không 
được chợp mắt nghỉ ngơi như vậy? 

CAXIƯS - Xin phép được nói nhỏ với ông một lời, được chăng? 

Brutus và Caxius thì thầm với nhau 

ĐÊXIƯS - Đây, là phương Đông; có phải bình minh hé rạng ở đằng 
kia đó không? 

CAXCA - Không phải. 

XINNA - ồ! Xin lỗi ông, đúng là bình minh đấy; và những vệt nhờ nhờ 
sáng chạy ngang qua những đám mây kia, là báo tin trời sắp rạng. 

CAXCA - Rồi các ông sẽ bắt buộc phải thú nhận là các ông lầm cả 
hai. Chính đây, chỗ tôi chỉ mũi gươm này, là phía mặt trời mọc. 
Cái điểm này xê dịch rất nhanh về phía Nam, đưa lại cho 
chúng ta mùa xuân mới U) . Trong hai tháng nữa, nó sẽ chuyển 
dần lên phía Bắc, để từ điểm này sẽ chói rực lửa vầng hồng; và 
phía mặt trời mọc mùa hè, là ở thẳng đây ra, ồ phía đền Capitôl. 


(l> ... mùa xuân mới: theo lối phân chia bốn mùa của phương Tây, mùa xuân bắt 
đầu ngày 21 tháng 3, tức là ngày xuân phân. Tất cả doạn đối thoại về thiên văn 
này chỉ là để cho mấy nhân vật này làm ra vẻ không để ý đến câu chuyện thì 
thầm giữa Brutus và Caxius. 



760 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BRUTƯS - Xin tất cả các ông hãy cho tôi được bắt tay, lần lượt 
từng người. 

CAXIUS - Và chúng ta hãy thề quyết tâm. 

BRUTUS - Ây chớ, chớ nên thề thốt. Nếu vẻ mặt của mọi người (1) , 
nếu nỗi đau khổ của tâm hồn chúng ta, nếu những sự bất bình 
của thời đại... còn là những lý do quá yếu ớt, thì chúng ta nên 
dứt chuyện ngay đi, và ai nấy trở về giường êm nệm ấm, để cho 
sự tàn ngược kiêu căng được mặc sức hoành hành, cho đến khi 
nào mỗi người chúng ta đến lượt mình gục xuống. Nhưng nếu 
những lý do kia, như tôi vẫn tin chắc, có đủ sức để làm sôi bầu 
máu nóng trong lòng những kẻ nhát gan nhất, và làm cho tâm 
hồn nhu nhuyễn của đàn bà cũng trở thành gang thép, thì, các 
bạn đồng bào ạ, chúng ta cần gì phải có sự khích lệ nào khác, 
ngoài chính nghĩa của chúng ta, để thôi thúc chúng ta phò 
chính diệt tà? Chúng ta cần gì phải có sự ràng buộc nào khác, 
ngoài một lời đã thầm cam kết của những con người La Mã, đã 
hứa lời thì không bao giờ lùi bước? cần gì phải có lời thề thốt 
nào khác, ngoài lời hứa danh dự quyết hoàn thành công việc, dù 
muôn chết không từ? Hãy để lời thề thốt cho những bọn thày 
cúng, những kẻ hèn nhát, những phường giảo hoạt, những đồ 
mèo ốm, và những hạng người nhịn nhục đã quen, gặp chuyện 
bất công chỉ biết sẵn sàng chờ đón; hãy để lời thề thôT, trong 
những hành động phi nghĩa, cho những quân hèn mạt nói 
chẳng ai tin, nhưng chớ làm hoen ố cái khí tiết thanh cao của 
công việc chúng ta mưu đồ, cái chất gang thép cương cường của 
tâm hồn chúng ta, mà đi nghĩ rằng chính nghĩa của chúng ta, 
công việc chúng ta muU đồ lại cần phải có lời thề thốt. Mỗi giọt 
máu người dân La Mã mang trong mình, và mang một cách 
hãnh diện, sẽ bị mang tiếng là lạc nòi, nếu người La Mã kia lại 
vì bội, dù chỉ một trong muôn phần, lời hứa đã thốt ra. 

CAXIƯS - Vậy chứ, về Xixêrồ, chúng ta định thế nào? Ta có nên 
thăm dò ông ta không? Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ nhiệt tình sát 
cánh với chúng ta đấy. 

CAXCA - Chúng ta không nên để ông ta ở ngoài cuộc. 

XINNA - Ổ, chúng ta phải kéo cho được ông ấy; vì mái tóc bạc của 


(1) vè mặt của mọi người : vẻ mặt mọi người nhìn đau xót và xấu hổ vì đã để cho sự 
việc xã hội xảy ra xấu xa như vậy. 



JULIUS XÊDAR 


761 


Ông sẽ tranh thủ được cho chúng ta mối thiện cảm của thiên hạ, 
và làm cho nhiều người lên tiếng tán dương công cuộc của chúng 
ta. Người ta sẽ bảo rằng bàn tay chúng ta được trí óc của ông 
hướng dẫn; sẽ không ai thấy hành động của chúng ta là bồng 
bột táo bạo: vẻ trang nghiêm của ông sẽ che đậy cho tất cả. 

BRUTƯS - Thôi, ta đừng nên nhắc đến ông ta làm gì, cũng đừng nên 
ngỏ lời với ông ta; vì không đời nào ông ta chịu làm theo một 
công cuộc do người khác khởi đầu. 

CAXIUS - Vậy thì cứ để ông ta ở ngoài thôi. 

CAXCA - Quả thật, ông ta không thích hợp với yêu cầu của chúng ta. 

ĐÊXIUS - Ngoài Xêdar, chúng ta sẽ không đụng đến một ai khác 
nữa sao? 

CAXIUS - Đêxius, hỏi đúng lắm. Tôi nghĩ rằng Mac Ảngtoan được 
Xêdar hết sức yêu mến, không nên để hắn sông sót lại sau 
Xêdar. Hắn sẽ là một tay mưu mô quỷ quyệt và các ông biết 
rằng nếu hắn đem hết thủ đoạn ra thi thố, thì hắn có thể rất 
cao tay và làm phiền cho chúng ta nhiều lắm đấy. Để ngừa trước 
nguy cơ đó, chi bằng hạ cả Ăngtoan và Xêdar cùng một lượt. 

BRƯTƯS - Hành động của chúng ta sẽ có vẻ quá ư khát máu, Caxius 
ạ, nếu đã chém đầu rồi, lại còn chặt nát cả chân tay, như những 
phường hung thủ, cuồng nộ khi giết người, và căm hờn sau khi 
đã giết. Vì Ăngtoan chỉ là chân tay của Xêdar. Chúng ta hãy 
làm những kẻ dâng lễ tế thần, chứ đừng làm những tên đồ tể, 
Caxius ạ. Tất cả chúng ta đều đứng lên phản đôi tinh thần của 
Xêdar, mà trong tinh thần của con người ta, thì không làm gì 
có máu. Ôi! Ước gi ta có thể đụng đến tinh thần của Xêdar mà 
không phải phanh thây Xêdar! Nhưng, than ôi! Bắt buộc Xêdar 
phải đổ máu mới xong! Vậy ta hãy giết y một cách cương dũng, 
các bạn cao quý ạ, nhưng chớ nên cuồng nộ: ta hãy mổ y như 
một của lễ dâng cúng thần linh, chứ không nên băm vằm y như 
một nắm xương vứt cho chó. Hãy để cho tâm lòng của chúng ta 
hành động, như những ông chủ khôn khéo, kích động bọn tôi tớ 
làm việc cuồng bạo, rồi sau đó lại làm ra mặt quở trách chúng. 
Cách xử sự đó sẽ làm cho người ta thấy hành động của chúng ta 
là do điều bất đắc dĩ chứ không phải do mối thù hằn: như vậy, 
dân chúng trông thấy công việc của chúng ta, sẽ gọi chúng ta là 
những kẻ trừng thanh, chứ không phải là những phường hung 
thủ. Về Mac Ăngtoan, ta không cần nghĩ đến hắn nữa, vì hắn 



762 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


sẽ chẳng làm được trò trống gì hơn cái cánh tay của Xêdar, khi 
đầu Xêdar đã rụng. 

CAXIUS - Tuy nhiên, tôi vẫn e ngại hắn vì trong lòng hắn vốn có 
mối cảm tình sâu rễ bền gốc đốì với Xêdar... 

BRUTUS - Ôi! Ông bạn Caxius, ông không cần lo ngại gì về hắn. 
Nếu hắn yêu Xêdar, thì tất cả những trò hắn có thể làm được, 
cũng chỉ tác động đến bản thân hắn mà thôi; bất quá, là lo 
buồn và chết vì Xêdar. Mà cũng là nói quá vậy thôi, hắn vốn là 
người thích vui chơi, phóng đãng, đàn dúm truy hoan. 

TRÊBÔNIUS - Phải, hắn chả có gì đáng sợ. Tha cho hắn. Vì, được 
thoát chết, thì về sau nghĩ đến chuyện này, hắn chỉ cười mà thôi. 

Đồng hồ điểm giờ 

BRUTƯS - Im, đếm xem mấy giờ (1) . 

CAXIƯS - Đồng hồ đã điểm ba tiếng. 

TRÊBÔNIƯS - Chúng ta chia tay thì vừa. 

CAXIUS - Nhưng còn chưa chắc hôm nay Xêdar có ra không; vì ít lâu 
nay, hắn trỏ nên mê tín; bây giờ hắn tỏ ra trái ngược hẳn với 
những ý kiến chắc nịch của hắn trước kia về những ảo giác, 
mộng triệu; rất có thể là những điềm lạ rõ ràng kia, những 
chuyện khủng khiếp dị thường của cái đêm này, và lời can ngăn 
của bọn bói toán, khiến cho hắn dè chừng, và hôm nay hắn sẽ 
tránh mặt không ra điện Capitôl chăng. 

ĐÊXIƯS - Xin đừng lo. Dù hắn có quyết tâm như vậy, tôi cũng có 
cách làm cho hắn đổi ý. Hắn vẫn thích nghe kể chuyện rằng 
người ta có thể bẫy kỳ lân bằng cây cối, bẫy gấu bằng gương 
soi, bẫy voi bằng hố, bẫy sư tử bằng lưới chăng, và bẫy người 
bằng phỉnh nịnh, nhưng khi tôi bảo hắn rằng hắn ghét những 
phường phỉnh nịnh, hắn trả lời rằng đúng như thế, thì chính 
lúc đó là hắn được phỉnh nịnh hơn cả. Xin các ông cứ để mặc 
tôi, vì tôi có thể uốn được hắn theo chiều hướng cần thiết; và 
tôi sẽ dẫn hắn đến điện Capitôl. 

CAXIƯS - Vậy, tất cả chúng ta sẽ cùng đến đón hắn tận nhà. 

BRUTUS - Hồi tám giờ; nhất định chứ? 


(1) đếm xem mấy giờ: tác giả quên rằng ở La Mã thời xưa, chỉ có đồng hồ rỏ nước 
(hoặc cát), chứ chưa có đồng hồ chạy máy đánh chuông giờ. 




JULIUS XÊDAR 


763 


XINNA - Nhất định, và đừng ai sai hẹn. 

MÊTELLUS - Còn Caius Ligarius? Từ ngày bị Xêdar khiển trách vì 
đã tán dương Pompêiơx, ông ta oán giận Xêdar lắm; tôi lấy làm 
lạ rằng các ông không ai nghĩ đến ông ta. 

BRUTUS - Thế thì, ông bạn Mêtellus, ông đi tìm ông ta đi: ông ta 
rất mến tôi, vì một chút ân tình. Ông chỉ việc bảo ông ta lại 
đây, tôi sẽ thuyết phục được. 

CAXIUS - Trời đã sáng rồi. Chúng tôi xin cáo biệt, Brutus. Các bạn, 
hãy phân tán, nhưng tất cả hãy nhớ lời đã nói và hãy làm cho 
đáng mặt những người La Mã chân chính. 

BRUTƯS - Các quý vị anh hùng, xin hãy tỏ ra nét mặt vui tươi; chớ 
để cho mắt nhìn bộc lộ mưu sâu, hãy giấu kín tâm tư, như 
những diễn viên La Mã của chúng ta, luôn luôn tâm hồn bình 
tĩnh và giữ vững vai trò. Xin chào tất cả các vị. 

Tất cả cùng vào, chỉ còn lại Brutus 

Nhỏ đâu! Luxius! Ngủ say rồi?... Thôi được, cứ yên giấc ngọt 
ngào như sương mai thấm đượm! Con không có trong tâm tư 
những hình ảnh mà nỗi lo lắng rộn ràng gieo đầy trí óc người 
ta, cho nên con ngủ được say sưa như vậy. 

Porxya ra 

PORXYA - Brutus, tướng công! 

BRUTUS - Porxya! Có chuyện gì vậy, em! Sao em lại thức dậy vào 
giờ này? Em đem cơ thể kiều nhược mà dãi dầu sương lạnh ban 
mai như thế này, là không có lợi cho sức khỏe của em đâu! 

PORXYA - Dầu dãi sương mai, cũng chẳng lợi gì hơn cho sức khỏe 
của chàng. Brutus, chàng đã thầm lén rời khỏi chiếu chăn của 
em một cách thật là khiếm nhã vô tình. Và tối qua, đương bữa, 
chàng bỗng đột nhiên đứng dậy, đi đi lại lại, trầm ngâm, và thở 
dài, hai tay khoanh trước ngực, em hỏi chàng có chuyện gì lo 
âu, chàng lại trừng mắt nhìn em nghiêm nghị; em nài hỏi 
thêm, chàng cau mày và giậm chân bực bội; em gạn gùng thêm 
nữa, chàng chẳng đáp nửa lời và xua tay giận dữ, ra hiệu cho 
em đi chỗ khác; em phải tuân lệnh, sợ làm tăng thêm cơn nóng 
giận đã quá bừng bừng của chàng, nhưng cũng hy vọng rằng đó 
chỉ là một cơn bực tức thoảng qua, đàn ông người nào cũng 
thường hay có; nó làm cho chàng mất ăn, mất ngủ, quên cả 



764 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chuyện trò và nếu nó làm cho nét mặt chàng biến đổi cũng như 
đã biến đổi tình hình, thì em sẽ không nhận được ra chàng 
nữa, Brutus ạ. Lang quân yêu quý, xin hãy cho em biết nguyên 
nhân sầu muộn vì đâu. 

BRUTUS - Ta thấy trong người không được khỏe, thế thôi. 

PORXYA - Brutus vốn người hiền trí, nếu thực trong mình không 
được khỏe, thì chắc phải tìm phương điều dưỡng chứ. 

BRUTUS - Thì, ta đương tìm đây. Hiền thê, em, hãy đi nằm lại đi. 

PORXYA - Brutus khó ở! Mà lại ăn mặc phong phanh và thở hít hơi 
sương ẩm ướt của ban mai, thì có lợi cho sức khỏe hay không? 
Lạ thật! Chàng khó ở, mà lại lén ra khỏi nệm ấm giường êm, 
xông pha sương gió lạnh đêm hôm, để cảm nhiễm hơi độc mà 
yếu mệt thêm sao? Không, Brutus chàng ơi, bệnh của chàng 
đây, là một mối bệnh não của tâm tư, mà vì đạo vợ nghĩa 
chồng, em có quyền được biết; vậy em xin quỳ gối khẩn cầu, 
nhân danh sắc đẹp của em, đã từng được ca tụng xưa kia, nhân 
danh những lời thề thốt nỉ non của đời ta ngày trước, và nhân 
danh lời thề ước lớn lao, trăm năm gắn bó, đem chúng ta đôi 
lứa ghép thành một thân, xin chàng hãy giãi tỏ cùng em, là 
một nửa của thân chàng, cho em biết được chàng sầu muộn vì 
đâu, và những người đêm nay đến tìm chàng, là những ai vậy: 
vì hồi nãy có đến sáu bảy người tới đây, ngay giữa đêm tối tăm 
mà cũng che kín mặt mày. 

BRUTUS - Đứng dậy, em, Porxya đằm thắm ái ân. 

PORXYA - Nếu chàng cũng là một Brutus ái ân đằm thắm thì đâu 
đến nỗi em phải quỳ gối nguyện cầu? Brutus, chàng ơi, hãy nói 
cho em biết, trong lời kết ước hôn nhân, có khoản nào ngăn 
cấm em không được biết đến những chuyện riêng kín của chàng 
không? Hay là em chỉ được đồng thân với chàng như kiểu trong 
phạm vi nào đó, có chừng có hạn, để bầu bạn với chàng trong 
bữa ăn, để làm vui chăn gối của chàng, và để cùng chàng thỉnh 
thoảng trò chuyện một vài câu? Phải chăng, đối với tâm tư của 
chàng, em chỉ được ngấp nghé vành ngoài? Nếu phận em chỉ có 
thế thôi, thì Porxya này chỉ là tỳ thiếp, chứ đâu phải vợ chàng? 

BRUTUS - Em là người vợ chân chính của ta, người vợ mà ta vẫn 
kính yêu, và trân trọng như những giọt máu đào tươi thắm, 
thấm đượm trái tim sầu muộn của ta đây. 



JƯLIUS XÊDAR 


765 


PORXYA - Nếu quả tình như vậy, thl em phải được biết niềm riêng 
này của chàng mới phải. Đành rằng em là kẻ nữ nhi, nhưng 
là một kẻ nữ nhi mà Brutus tướng công đã lấy làm VỢ; đành 
rằng em là kẻ nữ nhi, nhưng là một kẻ nữ nhi mang danh 
hiển hách là con gái của Catô (1) . Có một người cha như vậy, 
một người chồng như vậy, chàng thử nghĩ xem, em lại không 
cương cường hơn thường tình nhi nữ hay sao? Chàng hãy ngỏ 
cùng em những nỗi niềm riêng kín, em sẽ không làm tiết lộ 
đâu, em đã thử thách cái đức kiên dũng của em, tự đâm vào 
đùi một mũi dao sắc nhọn: em đã kiên lòng chịu nổi vết 
thương này, lẽ nào em lại không giữ kín được tâm sự của 
chồng em? 

BRUTUS - Hỡi các thần linh! Hãy làm cho tôi được xứng đáng với 
người vợ anh thư bậc này! (Có tiếng gõ cửa, trong hậu trường) 
Lắng nghe! Lắng nghe! Có người gõ cửa. Porxya, em hãy tạm 
lui vào một lát; và chốc nữa, lòng em sẽ được chia sẻ những tâm 
tư thầm kín của ta. Ta sẽ giãi tỏ cùng em tất cả những mối bận 
lòng, tất cả ý nghĩa của những nét ưu tư trên vầng trán của ta. 
Em hãy mau mau lui gót. 

Porxya vào. Luxius và Ligarius ra 

BRUTUS - Luxius, ai gõ cửa vậy? 

LUXIUS - Có một người ốm muốn được gặp tướng công. 

BRƯTUS - À, đây là Caxius Ligarius mà Mêtellus nói đến hồi nãy! 
Con, hãy lui ra. 

Luxius vào 

- Caxius Ligarius! Thế nào? 

LIGARIƯS - Ôi, hãy nhận lời chào của kẻ ngắn hơi yếu giọng. 

BRUTUS - Ồi chao! Bạn hiền Ligarius, sao lại chọn đúng ngày hôm 
nay, để đầu mang băng bó thế này nhỉ? Ông đừng đau yếu có 
phải hay biết bao! 


(1) con gái của Catô: Porxya là con gái của Catô ở Utich (Caton cTưtique), chắt nội 
của cố lão Catô (Caton 1'Ancien). Ông cụ này nổi tiếng về dạo đức khắc khổ (232 - 
147 tr.J.C.). Còn Catô, cha của Porxya và cậu ruột Brutus, là người bênh vực nền 
tự do và nghị viện nguyên lão chống với Xêdar. Sau trận thua ở Tapxus, ông lấy 
gươm tự vẫn (95 - 46 tr.J.C.). Cả cuộc đời ông và cái chết của ông là của một nhà 
hiền triết có khí tiết và dũng cảm. 



766 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LIGARIUS - Tôi không đau yếu, nếu Brutus đương có trong tay một 
công cuộc đáng danh nghĩa cử. 

BRUTUS - Nếu tai ông khỏe khoắn để mà nghe, thì chính tôi đang 
có trong tay một công cuộc như vậy đấy, Ligarius ạ. 

LIGARIƯS - Nói có các thần linh, mà mọi người La Mã tôn thờ, tôi 
xin giũ sạch bệnh não ngay đây! Hỡi linh hồn của La Mã! Con 
cháu anh hùng của giông dòng hào kiệt! Lời nói của ông, như có 
phép thần, đã làm hồi tỉnh trong tôi một linh hồn đương rã 
rượi. Bây giờ ông hãy bảo tôi chạy đua, tôi sẽ thi sức với những 
điều vạn nan, và tôi sẽ vượt hết. Có việc gì làm, nào? 

BRUTUS - Một công việc nó sẽ làm cho những người ốm yếu trở nên 
khỏe mạnh. 

LIGARIƯS - Nhưng cũng có một số người khỏe mạnh mà chúng ta 
phải làm cho ốm yếu chứ? 

BRƯTUS - Chúng ta cũng bắt buộc phải làm điều đó. Công việc đó là 
thế nào, bạn Caxius ơi, tôi sẽ nói rõ để ông biết, trong khi 
chúng ta cùng đi tới kẻ mà ta sẽ phải ra tay. 

LIGARIƯS - Xin ông cất bước; tôi xin đem trái tim bừng bừng lửa 
mới, theo gót ông để làm một công việc chưa biết là công việc 
gì, miễn là Brutus dưa đường dẫn lối. 

BRƯTUS - Vậy, hãy theo tôi. 

Cùng vào 


CẢNH II 

vẫn trong thành La Mã - 
Một gian phòng trong cung điện của Xểdar 


Sấm, chớp, Xêdar ra, mặc áo dài ngủ 

XÊDAR - Đêm nay, cả trời lẫn đất đều chẳng được yên. Ba lần, 
Calphuôcnya đã kêu lên trong giấc ngủ: "Cấp cứu! Ôi! Chúng nó 
hành thích Xêdar!". Có ai dấy không? Lên đây! 



JULIUS XÊDAR 


767 


Một tên hầu ra 

TÊN HẦU - Bẩm tướng công? 

XÊDAR - Đi bảo bọn thầy cúng làm ngay một lễ hy sinh, và trở lại 
đây cho ta biết họ có chiêm nghiệm được những điềm tốt lành 
hay không? 

TÊN HẦU - Bẩm tướng công, con xin đi ngay. 

Tên hầu vào , Calphuôcnya ra 

CALPHUÔCNYA - Xêdar, chàng định làm gì? Chàng nghĩ chuyện ra 
đi đó sao? Ngày hôm nay, chàng chớ bước chân ra khỏi cửa. 

XÊDAR - Xêdar nhất định ra đi: những nguy cơ đe dọa ta, từ trước 
đến nay, chỉ nhìn phía sau lưng ta mà thôi; hễ trông thấy mặt 
Xêdar, là chúng tiêu tán hết. 

CALPHUÔCNYA - Xêdar chàng ơi, xưa nay thiếp chẳng hề tin gì 
mộng triệu, nhưng hôm nay thiếp phải lấy làm kinh hãi. Ngoài 
những điều chúng ta đã mắt thấy tai nghe, ở đây còn có một 
người kể lại những cảnh tượng khủng khiếp lạ thường, mà bọn 
lính canh (1) đã trông thấy. Có một con sư tử cái đẻ con ngay 
giữa đường phố; có những ngôi mộ vỡ toác ra và hất tung xác 
chết ra ngoài, có những chiến sĩ dữ dội, lửa cháy bùng bùng, 
xung sát giữa trời mây, thành hàng thành ngũ, thành thế trận 
hẳn hoi, máu xối như mưa xuống điện Capitôl: tiếng chiến trận 
long trời, ngựa hí vang, người tử thương rên rỉ; có những bóng 
ma vừa chạy vừa kêu la thảm thiết trên các đường phố. Xêdar 
chàng hỡi! Những chuyện như vậy, thật dị thường, nên thiếp 
lấy làm lo sợ hãi hùng! 

XÊDAR - Khi các thần linh uy vũ đã chủ định điều gì, thì chẳng làm 
sao mà tránh được. Tuy vậy, Xêdar nhất định cứ ra đi vì những 
tiên triệu đó là nhằm tất cả thế gian, chứ có nhằm riêng gì 
Xêdar đâu. 

CALPHUÔCNYA - Khi những kẻ hèn mọn chết đi, thì không hề có 
sao Chổi xuất hiện; nhưng, cả bầu trời rực lửa khi các vương giả 
qua đời. 


(1) lính canh: tức là lính canh đêm. Thời Shakespeare có lính canh đêm, nhưng ở 
La Mã, trước thời hoàng đế ôguxtus (tức là ôctavius Xêdar), chưa có lính canh, 
điều dó tác giả quên. 



768 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


XÊDAR - Những kẻ hèn nhát chết nhiều lần trước khi chết, còn 
những bậc anh hùng chỉ chết có một lần. Trong tất cả những 
chuyện kỳ dị ta được nghe, thì ta thấy có điều này kỳ dị nhất, 
là lòng lo sợ của con người, khi đã biết rằng cái chết là một cứu 
cánh tất yếu, khi nào nó phải đến, là nó đến. (Tên hầu trở ra) 
Chiêm nghiệm thế nào? 

TÊN HẨU - Theo điều chiêm nghiệm, thì hôm nay tướng công không 
nên ra ngoài. Khỉ mổ một con vật hy sinh, họ tìm trong lòng 
con vật, không thấy trái tim đâu cả. 

XÊDAR - Thần minh xui khiến như vậy, để làm xỉ nhục kẻ hèn 
nhát: Xêdar sẽ là một con vật không có trái tim (1) , nếu nhát gan 
mà ở lại nhà hôm nay. Không, Xêdar sẽ không ở lại nhà: nỗi 
nguy hiểm, nó biết thừa Xêdar còn nguy hiểm hơn nó. Nó với 
ta, là hai con sư tử sinh đôi cùng một lứa, mà ta đây là lớn và 
đáng sợ hơn. Vậy, Xêdar cứ đi. 

CALPHUÔCNYA - Ôi, tướng công, tướng công quá tự tin nên mất cả 
khôn ngoan sáng suốt. Xin tướng công đừng ra đi hôm nay, và 
cứ cho nỗi lo sợ nó giữ chân tướng công ở lại nhà là nỗi lo sợ 
của thiếp chứ không phải của tướng công. Ta sẽ phái Mac 
Ăngtoan đi ra Nghị viện, báo rằng hôm nay tướng công se 
mình. Tướng công hãy nhường cho thiếp được thắng phen này, 
thiếp xin quỳ gối khẩn cầu. 

XÊDAR - ừ, thì Mac Ăngtoan sẽ đi báo rằng ta se mình. Để chiều ý 
nàng, ta sẽ ở lại nhà. 

Đêxius ra 

- À, Đêxius Brutus đây rồi, dể nhờ ông ấy ra nói với Nghị 
viện. 

ĐÊXIUS - Kính chào Xêdar tướng công! Xin chúc tướng công một 
buổi mai tốt đẹp. Tôi đến đón ngài ra Nghị viện. 

XÊDAR - Ông đến thật vừa may, Đêxius ạ, để đem lời chào của ta 
chuyển tới các nguyên lão nghị viên và nói với các vị đó rằng 
hôm nay ta sẽ không ra. Bảo rằng ta không thể ra được, là sai; 
rằng ta không dám ra, lại càng sai hơn nữa. Hôm nay ta không 
muôn ra! Nói với họ như thế thôi, Đêxius ạ. 


(1) trái tim: trong tiếng nói Âu tây, trái tim là biểu hiện của lòng dũng cảm. 



JƯLIUS XÊDAR 


769 


CALPHUÔCNYA - Bảo rằng tướng công mệt. 

XÊDAR - Xêdar lại nhắn lời nói dối hay sao? Ta đã từng vươn cánh 
tay muôn dặm để chém tướng đoạt thành, bây giờ há lại không 
dám nói sự thật với mấy ông già râu bạc hay sao? Đêxius, ông 
hãy ra bảo họ rằng Xêdar không muốn ra. 

ĐÊXIUS - Bẩm Xêdar quyền uy tối thượng, xin tướng công cho tôi 
được biết một lý do nào đó, kẻo nói trống trơn như vậy, họ sẽ 
cười tôi là kẻ hồ đồ. 

XÊDAR - Lý do chỉ là vì ta muốn vậy, ta muốn không ra; như thế là 
đủ để toại lòng nghị viên. Nhưng, vì yêu mến ông, để riêng làm 
cho ông được mãn ý, ta sẵn lòng nói cho ông rõ là Calphuôcnya, 
nội tướng của ta đây, nài giữ ta ở lại nhà: đêm qua, nàng mơ 
thấy ngôi tượng của ta, như một nguồn suối muôn dòng, phun 
máu thắm tươi, và không biết cơ man nào là người La Mã hớn 
hở kéo đến và tắm cả hai tay vào máu đó. Nàng cho rằng mộng 
triệu kia là điềm dự báo những tai họa đến nơi; và nàng quỳ gối 
yêu cầu ta hôm nay hãy ỏ lại nhà. 

ĐÊXIUS - Giấc mộng đó, đoán như vậy là hoàn toàn ngược sai ý 
nghĩa. Đó là một giấc mộng tốt lành: ngôi tượng của ngài 
phun máu muôn dòng, trong đó người La Mã tươi cười đến 
tắm, biểu trưng cái ý rằng thành La Mã vĩ dại sẽ nhờ ngài 
mà tiếp thụ được một dòng máu mới để trỏ nên hưng vượng; 
rằng những bậc nguyên huân của Nhà nước sẽ xúm xít tranh 
nhau để nhờ máu đỏ tô thắm lại môn my, cho rạng rỡ được 
muôn đời. Ý nghĩa giấc mộng của Calphuôcnya phu nhân là 
như thế đó. 

XÊDAR - ừ; ông giảng như vậy nghe xuôi lắm. 

ĐÊXIUS - Còn xuôi nhiều hơn nữa, nếu ngài được biết cái điều tôi 
sắp nói vđi ngài đây. Xin báo tin ngài rõ, là Viện Nguyên lão 
đã quyết định, sáng nay sẽ tôn phò Xêdar uy vũ lên ngôi báu. 
Nếu ngài cho người đến bảo các vị đó rằng ngài không đến, 
thì họ rất có thể đổi thay ý kiến. Vả chăng, câu chuyện sẽ có 
thể trở thành một trò cười, nếu có kẻ giễu rằng: "Viện Nguyên 
lão hãy hoãn phiên họp lại, chờ đến khi nào nội tướng của 
Xêdar nằm mộng tốt lành hơn". Nếu Xêdar lẩn mặt, thế nào 
họ chả thì thầm với nhau: "Đấy, Xêdar khiếp sợ rồi!". Xêdar 
tướng công, xin hãy tha lỗi cho tôi; vì tôi thiết tha, vâng, thiết 


49- SECHXPIA 




770 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tha sốt sắng với sự vinh thăng của ngài, nên mạo muội nói với 
ngài như vậy; và lòng sốt sắng đó thắng tất cả mọi sự dè dặt 
đắn đo. 

XÊDAR - Calphuôcnya, bây giờ nàng đã thấy những nỗi lo sợ của 
nàng là hão huyền chưa? Ta lấy làm thẹn là đã chiều theo 
những nỗi lo sợ đó. Đưa áo dài của ta ra đây, để ta đi. 

Publius, Brutus, Ligarius, Mềtellus, 

Caxca, Trêbônỉus và Xinna ra 

- Kìa trông, Publius cũng đến đây để đón ta kìa. 

PUBLIƯS - Kính chào Xêdar. 

XÊDAR - Mừng đón Publius. - Kìa! Cả Brutus, cũng dậy sớm thế này 
ư? - Chào Caxca. - Caius Ligarius, Xêdar này cũng chưa bao giờ 
thù ghét gì ông bằng cái bệnh sốt nó làm cho ông gầy sút hẳn 
người đi thế này. - Mấy giờ rồi, nhỉ? 

BRƯTƯS - Bẩm Xêdar, tám giờ đã điểm. 

XÊDAR - Cảm ơn các ông đã có nhã ý và chẳng quản nhọc lòng. 

Ảngtoan ra 

- ủa, Ảngtoan! Con người thâu đêm hoan lạc, mà cũng dậy 
sớm thế này. Chào Ăngtoan. 

ĂNGTOAN - Xin kính chào Xêdar đại quý. 

XÊDAR - Bảo họ ở nhà trong sửa soạn mau lên; ta chậm chạp thế 
này là đáng trách lắm. - Chào Xinna. - Chào Mêtellus. - À! 
Trêbônius! Ta sẽ dành riêng một tiếng đồng hồ để trò chuyện 
với ông; hôm nay ông nhớ nhắc ta nhé; nên ở gần cạnh ta, cho 
ta khỏi quên. 

TRÊBÔNIUS - Xỉn vâng lệnh, Xêdar. ( Nói riêng) Và ta sẽ ở gần 
ngươi đến nỗi các bạn tốt của ngươi sẽ mong muôn ta ở xa 
hơn thế. 

XÊDAR - Các bạn hiền, xin mời vào, và cùng uống với ta một cốc 
rượu nho; ngay sau đó, chúng ta sẽ cùng đi, giống như một đoàn 
bạn hữu. 

BRUTƯS ( nói riêng ) - Ôi, Xêdar! Giống như bạn, đã chắc đâu là bạn 
thật! Brutus này, nghĩ đến điều đó, mà lòng dạ não nùng. 

Cùng vào 



JULIUS XÊDAR 


771 


CẢNH III 

vẫn ở La Mã - Một đường phố gần Capỉtôl 


Artèmiđôrus ra, vừa đi vừa đọc một tờ giấy 

ARTÊMIĐÔRUS - "Xêdar, hãy đề phòng Brutus; hãy coi chừng Caxius; 
chớ lại gần Caxca; hãy để mắt đến Xinna; đừng tin Trêbônius; 
quan sát kỹ Mêtellus Ximber; Đêxius Brutus chẳng ưa gì ngài; 
ngài đã gây oán với Caius Ligarius. Tất cả những người đó cùng 
chung một tinh thần như dây cung căng thẳng, hướng mũi tên 
nhằm vào Xêdar: nếu ngài không phải là thiên thần bất tử, thì 
xin hãy để ý quanh mình; chớ cả tin mà mở đường cho âm mưu 
phản bạn. Xin chư thần tối linh phù hộ cho ngài. Người mến yêu 
ngài Artèmiđôrus" . Ta sẽ đứng đây, chờ cho đến lúc Xêdar đi qua, 
để đệ trình bức thư này như một lá đơn thỉnh nguyện. Ta não 
lòng thấy tài đức không thể nào thoát được nanh vuốt của lòng đô" 
kỵ. Nếu người đọc thư này, hỡi Xêdar, thì người có thể sống; nếu 
không, tức là Số Mệnh cũng vào hùa với phường phản bạn. 

Y vào 


CẢNH IV 

vẫn ở La Mã - Củng đường phố đó, 
nhưng ở một đoạn khác, trước mặt nhà Brutus 


Porxya và Luxius ra 

PORXYA - Con ơi, chạy mau ra Viện Nguyên lão, đi con! Đừng có 
đứng đây mà trả lời ta; đi mau lên. Còn chờ đợi gì nữa? 

LUXIUS - Dạ, bẩm bà, con chờ bà dặn dò công việc. 

PORXYA - Ta chỉ muốn con thoắt đến đó, thoắt đã về đây, trước khi 
ta kịp dặn dò. Hỡi dạ kiên trinh, hãy cương nghị ở bên ta! Hãy 



772 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đem một quả núi lớn ngăn chặn giữa lòng ta với cái lưỡi của ta! 
Ta có tâm hồn một trang nam tử, nhưng khí lực của một nữ 
nhi. Ôi! Đàn bà, giữ được một điều bí mật, sao mà khó khăn 
quá! - Con vẫn còn đứng đây ư? 

LƯXIƯS - Bẩm bà, con phải làm gì ạ? Chạy đến Capitôl, thế thôi ạ? 
Rồi lại trở về đây, thế thôi ạ? 

PORXYA - ừ, trở về đây cho ta biết ông nhà thần thái có được tươi 
tỉnh không, con ạ; vì khi ra đi, ông có vẻ yếu mệt. Và để ý xem 
Xêdar làm những gì, có những ai săn đón thỉnh cầu. Suỵt! Con 
hãy nghe, có tiếng gì vậy? 

LƯXIƯS - Bẩm bà, con chả nghe thấy gì cả. 

PORXYA - Lắng nghe cho kỹ, con ơi: ta có nghe thấy tiếng lao xao, 
như tuồng có một cuộc xô xát, từ điện Capitôl, văng vẳng gió 
đưa về. 

LUXIUS - Quả thật, thưa bà, con chả nghe thấy gì cả. 

Thày bói (1) ra 

PORXYA - Này anh kia, lại đây! Anh từ đâu tới? 

THÀY BÓI - Từ nhà tôi, thưa bà. 

PORXYA - Bây giờ là mấy giờ? 

THÀY BÓI - Vào khoảng chín giờ, thưa bà. 

PORXYA - Xêdar tướng công đã ra đến điện Capitôl chưa? 

THÀY BÓI - Thưa bà, chưa. Tôi đi kiếm một chỗ đứng để đón đường 
ngài đây. 

PORXYA - Anh có điều thỉnh nguyện muốn đệ trình Xêdar chăng? 

THÀY BÓI - Thưa bà, vâng. Nếu Xêdar có lòng tốt với Xêdar, mà 
lắng nghe tôi nói, thì tôi xin thỉnh cầu ngài hãy tự yêu lấy 
thân mình. 

PORXYA - Sao! Hay là anh thấy ngài sắp bị một tai họa gì chăng? 

THÀY BÓI - Biết chắc thì không, nhưng lo ngại thì nhiều. Xin chào 
bà. Đường phô' đây chật hẹp, mà đoàn người xúm xít theo gót 
Xêdar, nào các nguyên lão nghị viên, nào các quan tài phán, các 


(1) thầy bói: theo bản A và bản c thi đây là Artêmiđorus. Nhưng ở cảnh 3 đã nói 
đến Artêmiđorus rồi, chắc đây là thày bói thì đúng hơn. Theo bản B và D là: 
thày bói. 



JULIUS XÊDAR 


773 


người thỉnh cầu thường lệ, đám người sẽ đông nghịt, có thể đè 
chết bẹp một con người yếu đuối như tôi. Cho nên tôi phải đi 
tim một chỗ thưa thoáng hơn, để lên tiếng nói với Xêdar vĩ đại 
khi người đi qua. 

Y vào 

PORXYA - Ta phải lui gót trở vào... Thương ôi! Trái tim của đàn bà, 
sao mà yếu ớt! Brutus chàng ơi, em xin cầu trời giúp chàng mưu 
việc thành công!... - (1) Thằng nhỏ con, không khéo nó đã nghe 
thấy lời ta vừa nói! - (2) Brutus tướng công có một điều muốn 
thỉnh nguyện, mà Xêdar có ý không muốn chuẩn y - Oi! Ta xây 
xẩm mặt mày, chỉ muôn ngất đi! - Chạy mau đi, Luxius, ra nói 
cho tướng công biết tin tức của ta; nói rằng ta vui vẻ, rồi trở về 
cho ta biết tướng công dặn bảo gì con. 

Cùng vào, mỗi người một phía khác nhau 


(1) ... Thăng nhỏ con : bản c có chỉ dẫn động tác: "(Nói riêng khi quay lại trông 

thấy Luxius). Thằng nhỏ con...". 

í2) ... Brutus tướng công : bản c có chỉ dẫn động tác; 



HỒI BA 

CẢNH I 

La Mã - Đền Capitôl 


Nguyên lão nghị viển đương họp. Hai bển đường phố dẫn đến Capitôl 
đông nghịt dân chúng; trong đám đông có Artêmỉđôrus và thày bói. 

Kèn quân nhạc. Lần lượt kéo ra: Xèdar, Brutus, Caxius, Caxca, Đêxius, 
Mètellus, Trêbônius, Xinna, Ảngtoan, Lểpiđus, Pôpilius, Publius, V.V. . 

XÊDAR - Ngày rằm tháng ba đã đến rồi. 

THÀY BÓI - Bẩm Xêdar, đúng vậy; nhưng chửa qua đâu. 

ARTÊMIĐỒRUS - Kính chào Xêdar! Xin hãy đọc lá đơn này. 

ĐÊXIƯS - Trêbônius mong rằng ngài đọc lá đơn kính cẩn của ông ta, 
khi nào ngài được rảnh rang đôi chút. 

ARTÊMIĐÔRƯS - Bẩm Xêdar, xin hãy đọc đơn của tôi trước nhất, vì 
đơn thỉnh nguyện có quan hệ mật thiết đến Xêdar; xin hãy đọc 
đơn này, hỡi Xêdar vĩ đại! 

XÊDAR - Những điều quan hệ đến bản thân ta, ta sẽ xét sau cùng. 

ARTÊMIĐỒRU s - Xin đừng trì hoãn, Xêdar; hãy đọc ngay tức khắc. 

XÊDAR - ô hay! Gã này điên chắc? 

PUBLIUS - Đồ khốn, lui đi. 

CAXIUS - Thế nào! Giữa đường phố mà nài nỉ đệ đơn sao? Hãy vào 
Capitôl. 

Xêdar bước vào Capitôl; 
những người khác đi theo. 

Tất cả các nguyên lão đứng dậy 



JƯLIUS XÊDAR 


775 


PÔPILIUS - Xin chúc công việc của các ông hôm nay thành tựu. 

CAXIUS - Công việc gì hở ông Pôpilius? 

PÔPILIUS - Xin kính chào mạnh giỏi. ( Ồng ta tiến lại Xêdar) 

BRƯTUS - Pôpilius vừa nói gì vậy? 

CAXIUS - Ông ta chúc công việc của chúng ta hôm nay được thành 
tựu. Tôi e rằng cơ mưu của ta đã bị tiết ĩộ. 

BRUTƯS - Hãy nhìn xem ông ta tiến lại gần Xêdar làm sao. Hãy để 
ý quan sát xem. 

CAXIUS - Caxca, phải nhanh tay, kẻo họ biết trước mà phòng bị đấy. 

- Brutus, làm thế nào, nếu bại lộ? Một là Xêdar, hai là 
Caxius, sẽ không trở lại quãng đường này, vì tôi thà tự vẫn. 

BRƯTƯS - Caxius, hãy vững lòng, Pôpilius không nói hỏr cơ mưu của 
ta đâu vì, trông xem, ông ta tươi cười, và Xêdar không biến 
sắc mặt. 

CAXIUS - Trêbônius khéo tranh thủ thời gian; trông xem, Brutus, 
ông ta kéo Mac Ăngtoan ra chỗ khác. 

Ầngtoan và Trêbônius đi vào, 

Xêdar và các nguyên lão nghị viên an tọa 

ĐÊXIUS - Mêtellus Ximber đâu rồi? Bảo ông ta tiến lên và đệ trình 
thỉnh nguyện ngay lúc này cho Xêdar. 

BRƯTƯS - Ông ta đã lên kia rồi. Chúng ta hãy xiết chặt lại làm hậu 
thuẫn cho ông ta. 

XINNA - Caxca, ông sẽ là người hạ thủ đầu tiên đấy. 

XÊDAR - Các vị đã sẵn sàng cả chưa? Hôm nay, Xêdar và Viện 
Nguyên lão sẽ phải xét xử những chuyện oan ức nào đây? 

MÊTELLUS - Bẩm Xêdar tối cao quý, tối vĩ đại và tối uy vũ, Mêtellus 
Ximber xin đem tấm lòng kính cẩn đặt dưới chân ngài... 

Ông ta quỳ xuống 

XÊDAR - Ximber, ta phải bảo trước cho ngươi biết. Những trò quỳ 
gối, cúi mình hèn hạ kia, có lẽ có thể làm hứng khởi những kẻ 
tầm thường, và xoay các nghị quyết và sắc lệnh đã ban bô" 
thành những trò đùa của con trẻ. Nhưng chớ ngu dại mà nghĩ 
rằng Xêdar này có một trái tim nghiêng ngả đến nỗi yếu mềm 
biến chất, trước những trò vè làm cảm động những phường ngu, 



776 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


như những lời ngọt ngào nựng nọt, những trò quỳ lạy sát đất, 
những vuốt ve mơn trớn của giống chó nịnh chủ. Anh ruột của 
ngươi đã bị trục xuất bằng sắc lệnh; nếu ngươi cúi mình, cầu 
khẩn, mơn trớn ta về chuyện đó, thì ta đá hất ngươi ra khỏi 
đường đi của ta, như một con chó. Ngươi nên biết rằng Xêdar 
không làm chuyện bất công, và nếu không có lý do chính đáng 
thì không bao giờ đổi ý. 

MÊTELLƯS - Lẽ nào trong các vị (1) đây, lại không có tiếng nói nào 
đắc lực hơn tiếng nói của tôi, và dễ lọt tai Xêdar hơn, để thỉnh 
nguyện triệu hồi ông anh bị trục xuất của tôi sao? 

BRƯTUS - Xêdar, tôi cúi hôn bàn tay của ngài, nhưng không phải vì 
nịnh nọt, và tôi xin bày tỏ lòng mong ước rằng Publius Ximber 
được ngài ra lệnh triệu hồi ngay tức khắc. 

XÊDAR - ủa, Brutus! 

CAXIƯS - Xin thứ lỗi, Xêdar; Xêdar, xin thứ lỗi. Caxius cúi mình 
xuống sát tận chân ngài, để xin ngài phóng thích cho Publius 
Ximber. 

XÊDAR - Ta có thể bị động tâm, nếu ta cũng giông như các ông, nếu 
ta có thể cầu khẩn để làm chuyển động lòng người, thì những 
lời cầu khẩn của các ông có thể làm ta chuyển động. Nhưng, ta 
kiên định như sao Bắc đẩu, bất di bất dịch trên vòm trời, 
không một ngôi sao nào sánh nổi. Thăm thẳm trời cao, lấm 
tấm vô vàn đống lửa, đều rực cháy, đều sáng ngời, nhưng chỉ có 
một, là đứng nguyên một chỗ. Dưới thế gian cũng vậy, nhan 
nhản những người, cũng thịt da, cũng xương máu, cũng dễ bề 
cảm động, nhưng trong số đó, chỉ có một người, ai rung chẳng 
chuyển, ai lay chẳng rời: người đó là ta. Hãy cứ lấy ngay 
chuyện này làm bằng chứng: ta đã kiên quyết trục xuất Ximber, 
ta sẽ kiên quyết duy trì lệnh trục xuất đó. 

XINNA - Hỡi Xêdar! 

XÊDAR - Lui đi! Ngươi định nhấc bổng núi Ôlanhpơ (2) hay sao? 

ĐÊXIUS - Xêdar vĩ đại!... 


{1) "!... - (Nói to với Luxius) Brutus tướng công...". 

(2) Núi Olanhpơ (Olympe): tên gọi nhiều trái núi ở Hy Lạp cổ. Trái núi nổi tiếng 
nhất, ở giữa khoảng Maxêđoan và Têxali, cao tới 2 885m, theo truyền kỳ, đó là nơi 
cư ngụ của chư thần; 



JƯLIƯS XÊDAR 


777 


XÊDAR - Brutus đã quỳ xin vô hiệu rồi! 

CAXCA - Để bàn tay này lên tiếng! 

Đầu tiễn là Caxca, rồi đến các người đồng mưu khác, 
ưà cuối cùng là Brutus, đâm Xêdar a) 

XÊDAR - Cả ngươi nữa, Brutus? - Vậy, chết đi, Xêdar! 

Xèdar chết 1 (2) 

XINNA - Tự do rồi! Giải phóng rồi! Bạo ngược đã chết! - Hãy chạy ùa 
đi, hãy tuyên bố tin mừng, hãy loan báo khắp các phố phường! 

CAXIUS - Vài ba người hãy lên diễn đàn, và kêu to lên: "Tự do! Giải 
phóng!". 

BRƯTƯS - Hỡi dân chúng, hỡi các vị nguyên lão, các người đừng sợ! 

Đừng chạy, cứ bình tĩnh ở lại đây! Kẻ tham vọng đã đền nợ. 

✓ 

CAXCA - Lên diễn đàn, Brutus! 

ĐÊXIƯS - Cả ông nữa, Caxius! 

BRƯTUS - Publius đâu rồi? 

XINNA - Đây kia, đương bàng hoàng trước cuộc biến động này. 

MÊTELLƯS - Ta hãy cùng nhau xiết chặt hàng ngũ, kẻo có kẻ nào 
thân thiết của Xêdar... 

BRUTUS - Đừng nói chuyện hàng ngũ làm gì! - Publius, ông cứ yên 
tâm! Không có ai nghĩ đến chuyện làm hại gì ông đâu, và cũng 
không làm hại một người La Mã nào khác. Ông hãy báo cho họ 
biết điều dó, Publius ạ! 

CAXIƯS - Và xin ông đi khỏi nơi này đi, Publius; kẻo dân chúng ùa 
đến, lại phạm đến thân già lão của ông chăng. 

BRUTƯS - Phải đấy! Không để một người nào khác phải chịu hậu 
quả của công việc này, ngoài chúng ta là những người chủ sự. 

Trêbônius trở ra 

CAXIUS - Ảngtoan đâu rồi? 

TRÊBÔNIƯS - Y đã hoảng sợ, chạy trốn về nhà. Đàn ông, đàn bà, 

(1) ... đâm Xêdar : đây là động tác chỉ dẫn trong bản B. Bản A chỉ dẫn chi tiết hơn 

một chút, theo Plutac, "Caxca đâm Xêdar nắm lấy tay ông ta. Bấy giờ các người 

đồng mưu khác xúm lại đâm y tới tấp, cuối cùng là Mac Brutus". 

(2) Xêdar chết: đây là động tác chỉ dẫn trong bản B. Bản A có thêm một câu: "... 

Các nguyên lão nghị viện và dân chúng ùa chạy tán loạn". 



778 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


con trẻ, đều trô" mắt kinh hoàng, kêu gào và chạy nhốn nháo 
như đã đến ngày tận thế. 

BRUTUS - SỐ mệnh, rồi chúng ta sẽ được biết người định đoạt thế 
nào. Chúng ta đều phải chết. Cái đó đã đành rồi! Nhưng bao 
giờ chết, và có thể kéo dài cuộc sống đến bao giờ, đó là điều băn 
khoăn của tất cả mọi người. 

CAXCA - Phải, kẻ nào rút ngắn đời sống được hai chục năm, tức là 
rút ngắn được ngần ấy năm sợ chết. 

BRUTUS - Như vậy thì cái chết là một điều diễm phúc: thành thử 
chúng ta lại là bạn tốt của Xêdar, vì chúng ta đã rút ngắn hộ 
ông ta cái thời gian sự chết. 

CAXCA (1) - Hỡi các người La Mã, chúng ta hãy cúi xuống, và dầm 
cánh tay chúng ta vào máu của Xêdar, cho ngập đến tận khuỷu, 
và lấy máu đó nhuộm lưỡi gươm của chúng ta, rồi chúng ta đi 
ra, tiến thẳng đến quảng trường trước chợ, đến đó, chúng ta sẽ 
giơ cao những lưỡi gươm dỏ ngầu của chúng ta lên quá đầu, và 
đồng thanh hô lớn: "Hòa bình! Giải phóng và tự do!". 

CAXIUS - Vậy, ta hãy cúi xuống và dầm tay vào máu... Trong các 
thời đại sau này, lớp kịch tuyệt vời mà chúng ta vừa sáng tạo (2) 
sẽ được diễn lại biết bao lần, trong những quốc gia tương lai, và 
bằng những ngôn ngữ mới lạ. 

BRUTUS - Biết bao lần, Xêdar sẽ đóng trò đổ máu cho thiên hạ quan 
chiêm, Xêdar hiện nay đương nằm dưới chân pho tượng của 
Pompêiơx, mọn mằn như cát bụi. 

CAXIUS - Và mỗi lần tấn tuồng này diễn lại, thiên hạ sẽ gọi bọn 
chúng ta là "những người đem lại tự do cho đất nước". 

ĐÊXIUS - Thế nào, chúng ta có đi không nào? 

CAXIUS - Có chứ, tất cả! Brutus sẽ dẫn đầu, và chúng ta sẽ mang 
những trái tim dũng cảm nhất và nghĩa khí nhất của La Mã 
theo gót ông, thành một đoàn tùy tùng danh dự. 


(1) Caxca: chỗ này các bản có khác nhau. Theo bản A và B thì không có tiếng 
Caxca ở đây, và trên dưới đều là đối thoại của Brutus: "... sợ chết. Hỡi các người La 
Mã...". Nhưng theo bản c và D, thì đến "... sợ chết" là hết đối thoại của Brutus; 
bắt đầu từ "Hỡi các người..." là đối thoại của Caxca. Chúng tôi cho rằng có lẽ đây 
là lời của Caxca thì đúng hơn, vì Brutus không có những giọng khát máu như vậy. 

(2) sáng tạo: diễn lần đầu. 



JƯLIƯS XÊDAR 


779 


Một tên đày tớ ra 

BRƯTƯS - Thong thả! Có ai đến kia!... Một kẻ thân bằng của 
Ảngtoan. 

TÊN ĐẲY TỚ - Bẩm tướng công Brutus, chủ tôi ra lệnh cho tôi đến 
đây quỳ xuông như thế này đây; như thế này đây; Mac 
Ăngtoan ra lệnh cho tôi cúi mình sát đất, và, một khi đã phủ 
phục thế này, người ra lệnh cho tôi nói rằng: "Brutus là người 
cao quý, hiền minh, anh dũng và chính trực; Xêdar vốn là 
người uy vũ, đảm lược, vương giả và đằm thắm ân tình; hãy nói 
rằng ta vốn yêu mến Brutus tướng công, và quý trọng tướng 
công; hãy nói rằng ta vốn kính sợ Xêdar, rằng ta vốn quý 
trọng và mến yêu người. Nếu Brutus tướng công sẵn lòng cho 
phép Ảngtoan đến gặp tướng công được an toàn và được cho 
biết Xêdar đã mắc tội đáng chết như thế nào, thì Mac Ảngtoan 
sẽ không yêu Xêdar chết bằng Brutus sông, mà sẽ hết sức chân 
thành đi theo sự nghiệp và mọi mưu đồ của Brutus cao quý, 
kinh qua mọi bước rủi may của tiền đồ mới mẻ này", - 
Ảngtoan, chủ tôi, nói lời như vậy. 

BRƯTUS - Chủ ngươi là một người La Mã hiền minh và anh dũng; ta 
trước sau vẫn nghĩ như vậy. Ngươi hãy nói với chủ ngươi rằng, 
nếu ông vui lòng đến đây, ông sẽ được toại nguyện, và, ta lấy 
danh dự mà nói, ông sẽ được ra về vô sự. 

TÊN ĐẦY TỚ - Tôi xin đi ngay lập tức để tìm người. 

Tên đầy tớ vào 

BRƯTƯS - Tôi biết rằng y sẽ trở thành một người bạn của chúng ta. 

CAXIUS - Tôi cũng mong như vậy. Nhưng trong lòng tôi vẫn canh 
cánh e ngại y lắm, mà xưa nay tôi e ngại điều gì thì bao giờ 
cũng nghiệm. 

BRUTUS - Kìa, Ăngtoan đã tới. 

Mac Ầngtoan ra 

- Xin mừng đón Mac Ăngtoan. 

ĂNGTOAN - Hỡi Xêdar uy vũ! Sụp đổ thế này ư? Bao chiến công hiển 
hách, bao chiến quả huy hoàng, bây giờ thu gọn lại, còn có thế 
này ư? Vĩnh biệt!... - Thưa các ngài, tôi không được rõ các ngài 
ý định những gì, còn ai nữa cần phải đổ máu, còn kẻ nào nữa là 



780 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


người độc hại đang khử trừ. Nếu kẻ đó là tôi đây, thì không còn 
giờ phút nào thích hợp hơn là giờ phút Xêdar tạ thế, không có 
võ khí nào sánh được nửa phần giá trị những thanh bảo kiếm 
trong tay các ngài, được nhuần tắm trong dòng máu cao quý 
nhất trần gian. Vậy, tôi khẩn cầu các ngài, nếu các ngài thù 
ghét tôi, thì xin hãy, ngay bây giờ, thỏa mối hận thù, trong khi 
bàn tay nhuộm đỏ của các ngài còn đương nóng hổi, và bốc hơi 
nghi ngút. Vì dù được mệnh thọ ngàn năm, cũng sẽ không bao 
giờ tôi sẵn lòng chết bằng bây giờ. Tôi sẽ không bao giờ thích 
nơi nào hơn, cách nào hơn, là ở ngay đây, bên cạnh Xêdar, được 
hạ sát bởi các ngài, là những phần tử ưu tú, những tâm hồn lớn 
lao nhất của thời đại này. 

BRƯTƯS - Ảngtoan, đừng cầu xin được chết bởi tay chúng tôi. Chắc 
hẳn ông thấy chúng tôi lúc này có vẻ khát máu và độc ác, vì 
trông thấy bàn tay chúng tôi và việc làm đẫm máu của nó, còn 
trái tim chúng tôi, ông không trông thấy, trái tim đó đầy tình 
thương xót, và chính lòng đau xót cho nỗi đau khổ của La Mã 
đã xui bàn tay chúng tôi hạ sát Xêdar, vì lòng thương xót dẹp 
lòng thương xót, cũng như lửa giập tắt lửa. Còn đôi với ông, 
Mac Ăngtoan, mũi gươm của chúng tôi là chất khí cùn nhụt; 
cánh tay của chúng tôi không có khí lực hận thù, và trái tim 
chúng tôi, đầy tĩnh huynh đệ, rộng mở đón ông với tất cả niềm 
thân ái, mến thương và quý trọng. 

CAXIƯS - Tiếng nói của ông sẽ có đầy đủ uy lực như của bất kỳ 
người La Mã nào, trong việc phân phối những chức quyền mới. 

BRƯTUS - Chỉ xin ông hãy dằn lòng chờ đợi cho chúng tôi phủ dụ 
đám dân chúng còn đương hoảng loạn, rồi chúng tôi sẽ giải 
thích cho ông rõ vì sao tôi, vẫn yêu mến Xêdar, mà phải đang 
tâm hạ thủ. 

ĂNGTOAN - Tôi không ngờ vực sự hiền minh của ông. Xin mỗi 
người các ông hãy chìa cho tôi bắt bàn tay dẫm máu: trước 
hết là ông, Mac Brutus, tôi muốn được bắt tay ông; rồi đến 
ông, Caius Caxius, xin được bắt tay ông; bây giờ đến ông, 
Đêxius Brutus, và bây giờ xin bắt tay ông, Mêtellus; bắt tay 
ông, Xinna; và ông, Caxca anh dũng của tôi, xin bắt tay ông; 
và cuối cùng là ông, Trêbônius, tuy bắt tay cuối cùng, nhưng 
lòng yêu chẳng kém. Thưa tất cả các ngài - than ôi, tôi biết 
nói gì đây? Thanh danh của tôi lúc này thực chênh vênh đầu 



JULIUS XÊDAR 


781 


dốc, chắc hẳn các ngài cho tôi là kẻ, một là phỉnh phờ, hai là 
hèn nhát. - Hỡi Xêdar, tôi vốn mến yêu người, vâng, quả tình 
như vậy; nếu anh hồn của người nhìn chúng tôi lúc này, hỡi 
con người tối cao quý, trông thấy Ảngtoan của người dàn hòa 
vđi những kẻ thù của người, và nắm bàn tay máu me của họ, 
ngay trước tử thi người, há người chẳng đau xót trong lòng, 
hơn cả nỗi đau xót vì phải táng thân? Giá như người có bao 
nhiêu vết thương, tôi cũng cố bấy nhiêu con mắt, và những 
con mắt đó châu lệ chứa chan cũng như những vết thương kia 
đầm đìa máu chảy, thì có lẽ thích đáng cho tôi hơn là đi trao 
lời hữu nghị vđi những kẻ thù của người. Hỡi Julius! Hãy tha 
thứ cho tôi! Ndi đây, người đã bị săn dồn, như chiếc hươu 
rừng hồn hậu; nơi đây, người đã bỏ mình; chính nơi đây, 
những kẻ săn người đương đứng, mặt mày rạng rỡ bởi thây 
người và gót đầu được máu người tô thắm. - Hỡi thế gian! 
Trưđc đây ngươi là rừng sâu của hươu kia vùng vẫy, và hươu 
kia quả thật là trái tim của người vậy! - Ôi, khác nào con dã 
thú bị một đoàn vương giả đâm chết, người nằm dây, lặng lẽ 
im lìm! 

CAXIUS - Mac ĂngtoanL. 

ẢNGTOAN - Xin lượng thứ cho tôi, Caius Caxius, ngay những kẻ thù 
của Xêdar cũng sẽ phải thốt ra những lời như tôi vừa nói; vậy, ở 
miệng một người bạn của Xêdar, những lời đó chỉ là ôn hòa 
nhạt nhẽo. 

CAXIƯS - Tôi không trách ông ca tụng Xêdar như vậy, nhưng ông 
định giao ước với chúng tôi như thế nào đây? Ông có muốn được 
kể vào hàng những bạn đồng tâm của chúng tôi không? Hay là 
chúng tôi sẽ tiếp tục tiến bước, không phải chờ đợi 
gì ông? 

ẢNGTOAN - Hồi nãy, tôi bắt tay các ông, chính là để có một lời giao 
hiếu; nhưng, quả tình, tôi đã quên lãng, khi nhìn ngắm Xêdar. 
Tôi là bạn với tất cả các ông, và tôi yêu mến các ông tất cả, với 
hy vọng rằng các ông sẽ giải thích cho tôi được rõ Xêdar nguy 
hiểm vì những lẽ gì, và nguy hiểm như thế nào. 

BRUTUS - 00" nhiên, vì nếu không, thì cái cảnh tượng này chả hóa 
ra man rợ lắm ru! Những lý lẽ của chúng tôi chính đáng đến 
nỗi, dù ông có là con đẻ của Xêdar đi nữa, ông cũng phải lấy 
làm thỏa nguyện, Ăngtoan ạ. 



782 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ẢNGTOAN - Tôi cũng chỉ mong có thế. Ngoài ra, tôi xin phép được 
đưa thi thể của người ra quảng trường, và được lên diễn đàn, để 
nói vài lời ai điếu, cho phải đạo thân bằng. 

BRUTUS - Ông sẽ được nói, Mac Ảngtoan ạ. 

CAXIUS - Brutus, xin nói nhỏ một câu. (Nói riềng) Ông làm như vậy 
là thất sách. Đừng nên để cho Mac Ảngtoan được nói: những lời 
lẽ của y sẽ kích động dân chúng như thế nào, ông có biết 
không? 

BRUTUS - Xin phép ông, tôi sẽ đích thân đăng đàn diễn thuyết đầu 
tiên, để trình bày lý do cái chết của Xêdar; tôi sẽ tuyên bố rằng 
diễn từ của Ảngtoan, là do chúng ta đồng ý và cho phép; và tôi 
sẽ nói rằng chúng ta vui lòng để cho Xêdar được hưởng mọi 
nghi thức tang lễ chính đáng. Điều đó có lợi cho chúng ta nhiều 
hơn là có hại. 

CAXIƯS - Tôi không biết rồi cơ sự ra thế nào. Nhưng việc này, thật 
quả tôi không thích. 

BRUTUS - Mac Ăngtoan, lại gần đây. Thi thể của Xêdar, ông cứ 
mang đi. Trong lời điếu văn, ông không được chỉ trích chúng tôi 
nhưng ông tha hồ ca tụng Xêdar. Ông sẽ tuyên bố rằng tất cả 
những điều ông được nói, là do chúng tôi cho phép; nếu không, 
ông sẽ không được dự phần tý nào vào tang lễ. Ông sẽ nói ở 
ngay diễn đàn mà tôi đã lên nói, và sau khi tôi đã nói xong. 

ĂNGTOAN - Xin vâng. Tôi chẳng mong ước gì hơn. 

BRUTUS - Vậy thì, ông hãy chuẩn bị thi hài, và đi theo chúng tôi 
Tất cả mọi người đều vào, trừ Ảngtoan 

ẢNGTOAN - Ôi! Hỡi tấm di hài đẫm máu, hãy tha thứ cho ta, nếu 
ta đã dịu ngọt ôn tồn với những quân đồ tể kia! Ngươi là tàn 
tích của con người cao quý nhất của các thời đại từ thiên vạn 
cổ đến nay. Ta nguyền rủa độc hại bàn tay đã làm chảy lai 
láng dòng máu quý giá nhường này! Bây giờ, trên những vết 
thương của người, giông như những cái mồm câm lặng, đương 
hé làn môi đỏ thắm, để nhờ ta lên tiếng hộ, ta xin truyền lời 
sấm ngữ, rằng muôn vàn tai họa sẽ giáng xuống dòng giông 
loài người; những cảnh huynh đệ tương tàn, cuộc nội chiến 
khủng khiếp, sẽ reo rắc loạn lạc trong khắp bờ cõi nước Ý 
Đại Lợi này, máu me và tàn phá sẽ trở thành cơm bữa, và 
những cảnh tượng hãi hùng trở thành quen thuộc, đến nỗi các 



ỊULIUS XÊDAR 


783 


bà mẹ chỉ còn biết mỉm cười khi trông thấy đàn con nhỏ bị 
bàn tay của chiến tranh xé xác phanh thây, vì những hành vi 
tàn bạo đã thành quen và bóp chết mọi tình thương xót. Và 
linh khí của Xêdar, lang thang tìm đường rửa hận, sẽ sà 
xuống nước non này cùng với nữ quỷ Atê (1) từ địa ngục bay lên 
rừng rực lửa, sẽ cất giọng đế vương hát vang: Chém giếtỉ Và 
sẽ thả đàn mãnh thú chiến tranh cho hoành hành mặc sức, 
để cho hành vi nhơ nhớp này bốc lên trên đất nước jnột luồng 
xú khí nồng nặc, với những thây người rữa nát, rên rỉ cầu xin 
một nấm mồ! 

Một tên hầu ra 

- Ngươi hầu Ôctavius Xêdar, có phải không? 

TÊN HẦU - Bẩm Mac Ảngtoan, đúng vậy. 

ẢNGTOAN - Xêdar có viết thư cho chủ ngươi, nhắn lên La Mã. 

TÊN HẦU - Chủ tôi đã nhận được các thư tín của Xêdar, và người 
đương tới. Người sai tôi đến nói miệng với tướng công... (Trông 
thấy thi hài) Ỏ! Xêdar! 

ẢNGTOAN - Lòng ngươi thương cảm; ngươi hãy lánh ra một bên mà 
khóc. Mối xúc động thường vẫn hay lây, ta cảm thấy thế; và, 
trông thấy những giọt lệ đau thương rưng rưng trên mắt ngươi, 
mắt ta cũng đã bắt đầu rơm rớm. - Chủ ngươi có đến không? 

TÊN HẦU - Đêm nay, người nghỉ cách La Mã bảy dặm. 

ẢNGTOAN - Ngươi hãy quay gót trỏ lại ngay đi, hãy chạy mau báo 
tin cho người biết sự tình: ở đây chỉ còn có một thành La Mã 
tang tóc, một thành La Mã nguy hiểm; chưa phải là một La Mã 
an toàn cho Ôctavius đâu. Đi cho mau, và bẩm vđi người như 
vậy. Nhưng, hãy khoan, để ta khiêng tấm thi hài này ra quảng 
trường đã. Ra đó, ta sẽ thử xem, qua những lời diễn từ của ta, 
dân chúng đón nhận hành vi tàn bạo của những kẻ khát máu 
kia như thế nào. Ngươi sẽ tùy theo đó mà nói cho công tử 
Ôctavius biết rõ tình thế. Ngươ^hãý giúp ta một tay. 

Cả hai người cùng khiêng xác Xêdar vào 


(1) Atê: hai bản tiếng Anh đều in là Até. Bản c in là Alecton. Trong tự điển 
Larousse, không có Até chỉ có Alecto (một trong ba nữ hung thần, trong thần thoại 
Hy Lạp). 



784 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 

La Mã - Quảng trường 


Brutus và Caxỉus ra, với một đám đông dân chúng 

DÂN CHỨNG - Chúng tôi muốn được biết lý do! Hãy cho chúng tôi 
được biết lý do! 

BRUTUS - Vậy, các bạn hãy theo tôi, và hãy để cho tôi nói. - Caxius 
ông hãy đi sang phố’ bên kia, chúng ta san sẻ với nhau đám 
quần chúng này. - Những ai muôn nghe tôi nói, thì đứng đây; 
còn những bạn nào muốn theo Caxius, thì cùng đi với ông ấy. 
Các bạn sẽ được nghe giải thích tường tận vì lẽ gì mà Xêdar 
phải chết. 

MỘT CÔNG DÂN - Tôi muốn được nghe Brutus. 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Tôi muốn được nghe Caxius; sau đó chúng ta sẽ 
cùng nhau đối chiếu những lý lẽ của đôi bên. 

Caxius đi vào, cùng với một số dân chúng, 

Brutus lên diễn đàn 

CÔNG DÂN THÚ BA - Ngài Brutus đã lên diễn đàn: im lặng! 

BRUTUS - Các bạn hãy kiên nhẫn nghe cho đến chót. Hỡi bà con La 
Mã, đồng bào và bạn của tôi! Hãy nghe tôi phân trần, và hãy 
im lặng, để nghe cho rõ. Các bạn hãy tin lời tôi vì danh dự của 
tôi, để có thể tin được lời tôi nói. Các bạn hãy phê phán tôi 
trong niềm sáng suốt, và hãy giữ tinh thần tỉnh táo để có thể 
phê phán được công minh. Nếu trong đông đảo bà con tụ tập ở 
đây, mà có một bạn nào yêu mến Xêdar nhất, thì tôi xin nói với 
bạn đó rằng lòng Brutus yêu mến Xêdar không kém. Vậy, nếu 
bạn đó hỏi vì sao Brutus lại đứng lên chống Xêdar, xin đáp: 
không phải vì tôi yêu Xêdar kém đi, mà vì tôi yêu La Mã nhiều 
hơn. Các bạn muôn cho Xêdar sông, và tất cả các bạn chết làm 
nô lệ, hay muốn Xêdar chết, để tất cả các bạn sống làm người 
tự do, đằng nào hơn? Xêdar vốn yêu mến tôi, nên tôi khóc 
Xêdar; Xêdar được phúc trạch dồi dào, tôi hoan nghênh tán 
thưởng; Xêdar anh dũng, tôi quý trọng suy tôn; nhưng Xêdar 
tham vọng uy quyền, thì tôi giết đi. Như vậy là, tôi có những 
giọt lệ ân tình để đáp lòng yêu mến; có sự tán thưởng hoan 



JƯLIUS XÊDAR 


785 


nghênh đôi với nền phúc trạch; có sự quý trọng suy tôn đôi với 
tài anh dũng; và có cái chết để trừng phạt lòng tham vọng uy 
quyền. Trong đám dông này, có ai hèn hạ đến nỗi muốn làm 
thân nô lệ? Nếu có, xin lên tiếng; vì chính kẻ đó bị tôi xúc 
phạm. Ớ đây, có ai mọi rợ đến nỗi không muốn làm người La 
Mã? Nếu có, xin lên tiếng; vì chính kẻ dó bị tôi xúc phạm. Ớ 
dây có ai xấu xa đến nỗi không yêu tổ quốc? Nếu có, xin lên 
tiếng; vì chính kẻ đó bị tôi xúc phạm. Tôi xin dừng lời để đợi 
chờ một lời đáp. 

DÂN CHÚNG (nhiều người cùng nói) - Không có ai, bẩm Brutus, 
không có ai cả. 

BRUTUS - Vậy thì tôi không hề xúc phạm ai cả. Tôi đã xử sự với 
Xêdar không khác gì các bạn sẽ xử sự với Brutus vào trường 
hợp đó. Lý do cái chết của Xêdar đã được ghi ở Capitôl: thanh 
danh của ông ấy không bị xóa nhòa, trong những điểm ông 
đáng được ca tụng; những lỗi lầm đã làm nên tội chết của ông, 
cũng không bị ghi ngoa ngoắt thêm. 

Mac Ảngtoan và một sô người ra, 
mang theo linh cữu của Xêdar 

Đây kia là thi hài của ông ấy, có Mac Ãngtoan đi theo hộ 
táng. Mac Ảngtoan, mặc dầu không dự phần tí nào vào cái chết 
của ông, nhưng cũng sẽ dược hưởng phần kết quả, vì sẽ cỏ một 
địa vị trong nền cộng hòa. Và các bạn nữa, có ai là người sẽ 
không được hưởng lợi? - Xin nói câu này, rồi tôi rút lui: tôi đã 
giết người bạn thân yêu nhất của tôi để mưu hạnh phúc cho La 
Mã; cũng lưỡi gươm đó, tôi dành cho tôi, khi nào tổ quốc đòi tôi 
phải chết. 

DÂN CHÚNG - Brutus sống muôn năm! Sống muôn năm! Muôn năm! 

CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Ta hãy làm kiệu, rước người về dinh. 

CỒNG DÂN THÚ HAI - Hãy dựng cho người một pho tượng, sánh với 
tổ tiên. 

CÔNG DÂN THỨ BA - Hãy tôn người lên làm Xêdar! 

CÔNG DÂN THỮ TƯ - Những đức tính tốt đẹp nhất của Xêdar sẽ được 
suy tôn trong Brutus! 

CÔNG DÂN THỨ NHẤT - Chúng ta rước người về dinh với những tiếng 
hoan nghênh cổ vũ. 


50- SECHXPIA 



786 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BRƯTƯS - Bà con đồng bào... 

CÔNG DÂN THỨ HAI - Im lặng! Nghe Brutus nói. 

CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Im, kìa! 

BRƯTUS - Bà con đồng bào thân ái, xin hãy để tôi ra về một mình, 
và xin hãy nể lời tôi mà ồ lại đây với Ảngtoan. Hãy đón linh 
cữu của Xêdar, và cũng đón lời ai điếu của Ăngtoan; diễn từ của 
Ảngtoan, mục đích để biểu dương Xêdar, đã được chúng tôi cho 
phép. Tôi yêu cầu các bạn, đừng một ai ra về, trừ một mình tôi, 
trước khi Ảngtoan dứt tiếng. 

Brutus vào 

CÔNG DÂN THỨ NHẤT - Này này! Đứng lại! Ta hãy nghe Mac 
Ảngtoan. 

CÔNG DÂN THÚ BA - Mời ông ấy lên diễn đàn đi; chúng ta sẽ nghe 
ông ấy nói. - Ảngtoan cao quý, mời ông lên đi. 

ẢNGTOAN - Tôi xin cám ơn các bạn đã nể lời Brutus mà vui lòng ở 
lại để nghe tôi. 

Y lên diễn đàn 

CÔNG DÂN THỨ TƯ - Ông ta nói gì về Brutus? 

CÔNG DÂN THÚ BA - Ông nói rằng cám ơn chúng ta đã nể lời Brutus 
mà ở lại đây nghe ông. 

CÔNG DÂN THÚ TƯ - Ông ta nên liệu đừng có nói xấu Brutus ở đây. 

CÔNG DÂN THƯ NHẤT - Cái lão Xêdar thật là một kẻ bạo ngược. 

CÔNG DÂN THỨ BA - Đúng quá đi mất. La Mã thoát được lão ta, thật 
là may phúc cho chúng mình đấy. 

CÔNG DÂN THỨ HAI - Im! Nghe xem Ăngtoan nói những gì nào? 

ẢNGTOAN - Các bạn La Mã cao quý... 

DÂN CHÚNG - Im lặng! Kìa! Hãy nghe ông ấy nói. 

ẢNGTOAN - Các bạn La Mã, các đồng bào, hãy lắng nghe tôi. Tôi 
đến đây để chôn cất Xêdar, chứ không phải để ca tụng ông. 
Điều ác mà con người làm ra, còn sống sau khi con người đã 
chết, còn điều thiện thì thường bị chôn vùi cùng với nắm xương 
của con người. Đôi với Xêdar, âu cũng vậy thôi! Ngài Brutus cao 
quý đã nói với các bạn rằng Xêdar là người tham vọng; nếu quả 
như vậy, thì thật là một tội lớn, và Xêdar đã đền tội nặng nề. 



JULIUS XÊDAR 


787 


Tôi đến đây, được Brutus và những vị khác cho phép, - vì 
Brutus là một người đáng tôn quý, và tất cả những vị kia cũng 
vậy, đều là những người đáng tôn quý - tôi đến đây để có vài lời 
cùng các bạn trong tang lễ của Xêdár. Ông ấy vốn là bạn của 
tôi, đốì với tôi, ông vốn trước sau một dạ và rất mực công bằng; 
nhưng ngài Brutus bảo rằng ông tham vọng, mà Brutus là một 
con người đáng tôn quý. - Ông dã dẫn về đây, về La Mã tổ quốc 
của ông, biết bao hàng tướng tù binh, mà tiền chuộc chất đầy 
công quỹ; có phải vì thế mà Xêdar có vẻ tham vọng chăng? - 
Khi thấy những người nghèo khó kêu rên, Xêdar đã ứa nước 
mắt; lòng tham vọng đáng lẽ phải sắt đá hơn mới phải. Nhưng 
Brutus bảo rằng ông tham vọng; mà Brutus là một con người 
đáng tôn quý. - Tất cả các bạn đều đã trông thấy, ở hội 
Lupercal, ba lần tôi dâng vòng vương miện, và ba lần ông đã 
khước từ. Như thế có phải là tham vọng không? Nhưng Brutus 
bảo rằng ông tham vọng; mà chắc chắn Brutus là con người 
đáng tôn quý. - Tôi nói thế, không phải là để bài bác lời nói của 
Brutus; nhưng tôi đến đây để nói những điều tôi biết. Tất cả các 
bạn, trước kia đều đã yêu mến ông, và không phải là không có 
lý do; vậy bây giờ các bạn có lý do gì để chối từ không rỏ lệ 
khóc ông? Ôi, trí thông minh phán đoán, ngươi đã chạy trốn 
vào đầu óc loài cầm thú vô tri, và con người đã mất cả lý trí rồi! 
Các bạn hây lượng thứ cho tôi; lòng dạ tôi còn nằm trong chiếc 
quan tài kia, cùng với Xêdar, và tôi phải tạm dừng lời, đợi cho 
lòng dạ trở về với tôi đã. 

CÔNG ĐÂN THÚ NHẤT - Xem trong lời lẽ của ông ta, có nhiều phần 
có lý. 

CÔNG DÂN THỨ HAI - Nếu anh xét vụ này cho đúng đắn thi anh 
sẽ phải công nhận rằng Xêdar đã bị một chuyện oan khuất 
lớn lắm. 

CÔNG DÂN THÚ BA - Có phải không, các bạn? Tôi e rằng kẻ thay thế 
lại còn tệ hơn ông ấy không biết chừng. 

CÔNG DÂN THÚ TƯ - Anh có để ý những lời ông ta nói không? Ông 
ấy đã quyết không nhận vòng vương miện. Bởi thế cho nên, 
chắc chắn ông ấy không phải là người tham vọng. 

CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Nếu chứng tỏ được điều này, thì có vài kẻ 
phải đền tội nặng nề đấy. 



788 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔNG DÂN THỬ HAI - Tội nghiệp! Mắt ông ta khóc đến đỏ lên như 
cục than hồng. 

CÔNG DÂN THÚ BA - Ở La Mã, không có một người nào cao quý hơn 
Ãngtoan. 

CÔNG DÂN THỨ TƯ - Bây giờ hãy chú ý, ông ta lại tiếp tục nói đấy. 

ẢNGTOAN - Mới hôm qua đây thôi, tiếng nói của Xêdar có thể 
khuynh đảo cả thiên hạ thế gian, mà bây giờ người nằm kia, và 
không có lấy một người, dù bé mọn đến đâu, thèm đến nghiêng 
mình kính viếng. Hỡi các bạn chủ nhân ông, nếu có lòng kích 
thích tâm hồn các bạn nổi lên cuồng nộ, thì tôi sẽ làm thiệt hại 
cho Brutus, thiệt hại cho Caxius; mà tất cả các vị đó, như các 
bạn đã biết, đều là những người đáng tôn quý. Tôi không muốn 
làm thiệt hại cho các vị đó: thà để thiệt hại cho người chết, cho 
chính mình tôi và cho các bạn, còn hơn là thiệt hại cho những 
con người đáng tôn quý nhường kia. - À, đây là một tờ văn bản 
có đóng ấn triện của Xêdar; tôi thấy nó ở trong văn phòng của 
người; đó là chúc thư của người. Nếu chúng dân được nghe bản 
chúc thư này, - mà xin lỗi các bạn, tôi không có ý định mang 
đọc cho các bạn nghe, - thì họ sẽ kéo ùa tất cả lại, hôn những 
vết thương của Xêdar đã chết và lấy khăn tay hứng những giọt 
máu thiêng liêng của người; vâng, họ sẽ van xin được một sợi 
tóc của người để giữ làm kỷ niệm, và khi chết, họ sẽ ghi sợi tóc 
đó vào chúc thư để truyền lại cho tử tôn, như một món gia tài 
quý báu. 

CÔNG DÂN THÚ TƯ - Anh em muốn được nghe bản chúc thư, xin hãy 
đọc lên, Mac Ăngtoan. 

TOÀN THỂ DÂN CHÚNG - Bản chúc thư! Bản chúc thư! Anh em muôn 
được nghe bản chúc thư của Xêdar! 

ẢNGTOAN - Các bạn cao quý, xin hãy dằn lòng; tôi không nên đọc 
bản chúc thư này; không nên để cho các bạn biết Xêdar thương 
yêu các bạn đến chừng nào. Các bạn không phải là gỗ, không 
phải là đá, các bạn là những con người; mà, đã là con người, thì 
khi được nghe bản chúc thư của Xêdar, tất nhiên các bạn sẽ 
bừng bừng sôi máu, sẽ phát điên phát cuồng: các bạn đừng biết 
rằng các bạn là những kẻ thừa kế của Xêdar, thì tốt hơn; vì nếu 
các bạn biết, thì, hỡi ôi! Cơ sự sẽ đến thế nào! 

CÔNG DÂN THƯ TƯ - Xin hãy đọc bản chúc thư! Anh em muốn được 



JULIUS XÊDAR 


7 89 


nghe, Ảngtoan! Xin đọc cho anh em nghe bản chúc thư, chúc 
thư của Xêdar! 

ẢNGTOAN - Các bạn có dằn lòng được không? Các bạn có khoan cho 
một lát được không? Tôi đã đi xa quá, khi nói chuyện đó với các 
bạn e rằng tôi đã làm thiệt hại cho những con người đáng tôn 
quý đã rút dao hành thích Xêdar; vâng, tôi e như vậy. 

CÔNG DÂN THÚ TƯ - Đáng tôn quý à? Đó là những quân phản bội! 

DÂN CHÚNG - Bản chúc thư! Lời di chúc. 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Đó là những phường gian ác, những đồ hung 
thủ! Chúc thư! Xin hãy dọc chúc thư đã! 

ĂNGTOAN - Vậy là các bạn muốn ép tôi phải đọc bản chúc thư đó? 
Thế thì, các bạn hãy đứng thành vòng tròn, quây lấy thi thể 
của Xêdar, và hãy để cho tôi trình bày với các bạn con người đã 
làm bản chúc thư đó. Tôi có nên xuống không? Các bạn có vui 
lòng cho phép không? 

DÂN CHÚNG - Xin cứ xuống. 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Xin mời xuống. 

Ầngtoan từ diễn đàn bước xuống 

CÔNG DÂN THÚ BA - Xin mời cứ việc. 

CÔNG DÂN THÚ TƯ - Quây tròn lại! Ta đứng quây lại thành vòng 
tròn. 

CÔNG DÂN THỬ NHẤT - Đứng xa quan tài ra, đứng xa thi hài ra. 

CÔNG DÂN THỨ HAI - Dành chỗ cho Ăngtoan, Ảngtoan rất cao quý' 

DÂN CHÚNG - Lùi ra! Tránh ra! Đẩy về phía sau đi! 

ẢNGTOAN - Các bạn có bao nhiêu nước mắt, bây giờ xin hãy sẵn 
sàng tuôn vẩy chứa chan. Tất cả các bạn đều biết tấm áo 
choàng này: tôi còn nhớ cái hôm Xêdar khoác nó lần đầu; đó là 
một buổi chiều tối mùa hè, trong lều trướng của người, hôm 
người đại phá quân Nerviêng (1) . Các bạn hãy nhìn: chỗ này, mũi 
dao của Caxius dã xuyên qua; các bạn hãy trông, Caxca hằn học 
đã chọc thủng mảng này đây; và qua lỗ thủng này, Brutus sủng 
ái đã đâm mũi gươm trí mạng, và khi ông ta rút lưỡi thép tật 
nguyền đó ra, thì, các bạn thử xem, máu của Xêdar vọt ra theo, 


(1) Nerviêng (Nerviens): dân tộc Bỉ ở xứ Gôl (Gaule). 



790 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


tựa hồ xông ra để xem có phải Brutus hay không, đã hạ độc thủ 
nhường này; vì Brutus, như các bạn đều biết, là bạn yêu quý của 
Xêdar. Hỡi các thần linh, các người hãy xét cho, Xêdar quý mến 
Brutus đến chừng nào! Nhát gươm này là cay độc hơn cả: vì khi 
Xêdar cao thượng thấy Brutus sát hại mình, thì sự bội bạc kia, 
tác động mạnh hơn cả cánh tay của những quân phản bội, làm 
cho người hoàn toàn khuynh đảo; trái tim cao cả của người liền 
tan vỡ, và kéo vạt áo che mặt, Xêdar vĩ đại ngã gục xuống dưới 
chân pho tượng Pompêiơx máu đẫm ròng ròng. Ôi! Thật là trời 
nghiêng đất sụp, các bạn đồng bào ơi! Khi đó, tôi và các bạn, và 
tất cả chúng ta đều ngã xuống cùng với người, trong khi sự 
phản bội đẫm máu tưng bừng hớn hở trên đầu chúng ta. Oi! 
Bây giờ các bạn khóc; tôi thấy rõ là các bạn chạnh lòng thương 
cảm: đây là những giọt nước mắt hào hùng. Hỡi các tâm hồn 
nhân hậu! Chỉ mới trông thấy tấm áo bị thương của Xêdar tội 
nghiệp, mà các bạn đã khóc rồi ư? Các bạn hãy nhìn dây! 
Chính thân thể người đây, rách nát tơi bời, như các bạn trông 
thấy đó, bởi bàn tay những quân phản bội! 

CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Ôi! Cảnh tượng thương tâm! 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Ôi! Xêdar cao quý! 

CÔNG DÂN THÚ BA - Ôi! Ngày tai tháng họa! 

CÔNG DÂN THỨ TƯ - Ôi! Những quân phản bội! Những kẻ hung tàn! 

CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Ôi! Cảnh tượng máu me thê thảm biết 
chừng nào! 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Chúng ta phải trả thù! Trả thù, tiến lên! Kiếm 
tìm các ngả! Đốt phá! Giết! Giết hết! Không để cho một tên 
phản bội nào sông sót. 

ẢNGTOAN - Đồng bào, hãy khoan! 

CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Này, yên lặng! Để nghe ngài Ảngtoan. 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Chúng tôi sẽ nghe ngài, sẽ theo ngài, sẽ cùng 
chết với ngài! 

ẢNGTOAN - Các bạn hiền, các bạn mến yêu, chớ cho tôi mang tiếng 
là kích động các bạn dấy loạn bỗng nhiên. Những người đã làm 
nên cái hành vi kia, là những con người đáng tôn quý; họ có 
những môi hiềm riêng gì để làm chuyện đó, than ôi! Tôi không 
được biết. Họ là những người hiền minh và đáng tôn quý và cố 



JULIƯS XÊDAR 


791 


nhiên họ sẽ có những lý lẽ xuôi tai để trả lời các bạn. Thưa các 
bạn, tôi không muốn cướp đoạt tấm lòng của các bạn: tôi không 
phải là một nhà hùng biện như Brutus; tất cả các bạn đều biết, 
tôi chỉ là một kẻ chất phác hồn nhiên, nặng lòng thương bạn; 
và những người đã cho phép tôi nói trước công chúng về người 
bạn của tôi, họ biết rõ điều đó lắm. VI tôi chẳng làm gì có trí 
khôn ngoan, có lời khéo léo, có phong cách văn nhã, có điệu bộ 
hùng hồn, có tài biện thuyết giỏi giang, để kích thích cho mọi 
người sôi máu: tôi chỉ biết ăn nói thật thà; tôi nói với các bạn 
những điều mà chính các bạn cũng đều biết cả, tôi trình bày 
cho các bạn thấy những vết thương của Xêdar hiền hậu, những 
cái miệng im lìm tội nghiệp, tội nghiệp, và tôi nhờ nó nói lên 
hộ tôi. Nhưng, ví thử tôi lại là Brutus, mà Brutus là Ăngtoan, 
thì ở đây sẽ có một Angtoan tài giỏi, biết khuấy động tâm hồn 
các bạn và đặt vào mỗi vết thương của Xêdar một cái lưỡi dẻo 
dang, có thể xúi giục cả những gạch đá của thành La Mã cũng 
vùng lên dấy loạn. 

DÂN CHÚNG - Chúng ta sẽ nổi loạn! 

CỒNG DÂN THỮ NHẤT - Chúng ta sẽ đốt nhà Brutus! 

CÔNG DÂN THÚ BA - Đi, đi lên! Đi, đi tìm những kẻ âm mưu phản bội. 

ĂNGTOAN - Nhưng hãy nghe tôi nói đã, các đồng bào; hãy nghe tôi nói. 

DÂN CHÚNG - Im lặng, kìa! Hãy nghe Ảngtoan, Ăngtoan rất cao quý! 

ẢNGTOAN - Thế nào, các bạn, các bạn lăm le đi làm cái việc có ý 
nghĩa thế nào, các bạn cũng chưa biết rồ; thế nào, Xêdar đả có 
công ơn gì để xứng đáng lòng thương yêu của các bạn? Than ôi! 
Các bạn cũng không biết; - thế thì tôi phải nói cho các bạn biết. 
Các bạn quên bức chúc thư mà tôi nói với các bạn hồi nãy rồi. 

DÂN CHÚNG - Ờ, đúng rồi, - bản chúc thư, - đứng lại, mà nghe bản 
chúc thư. 

ẢNGTOAN - Bản chúc thư đây, và do tay Xêdar đóng dấu triện: 
người tặng cho mỗi công dân La Mã, cho mỗi người thường dân, 
bảy mươi nhăm đồng đrăcma (1) . 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Xêdar tối cao quý! Chúng tôi sẽ trả thù cho người! 


U) đrăcma: tiếng Anh: drachma, tiếng Hy Lạp: drachmê, là đơn vị tiền tệ. Ớ Hy 
Lạp cổ, dó là đơn vị cân và tiền tệ. Hiện nay, dơn vị tiền tệ của Hy Lạp hiện đại 
cũng gọi là drachmê. 



792 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔNG DẦN THÚ BA - Ôi, Xêdar đáng bậc vương giả! 

ẢNGTOAN - Xin hãy kiên nhẫn nghe tiếp. 

DÂN CHÚNG - Im lặng, kìa! 

ẢNGTOAN - Ngoài ra, người di tặng các bạn tất cả các vườn cây, lối 
dạo của riêng người, các vườn quả mới trồng ở bờ bên này sông 
Tiber; người tặng vĩnh viễn những nơi đó cho các bạn, cho các 
người thừa kế các bạn sau này, để dùng làm nơi vui chơi công 
cộng, để các bạn đến dó dạo chơi và giải trí. ôi chao! Thật đúng 
là một vị Xêdar chân chính! Bao giờ có được một người thứ hai? 

CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Không bao giờ! Không bao giờ! Nào đi, đi! 
Chúng ta sẽ hỏa táng thi hài của người ở nơi lễ trường, và 
chúng ta sẽ lấy những mớ củi cháy thừa, đem đốt nhà những 
quân phản nghịch. Ta hãy bốc linh cữu lên nào! 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Đi kiếm lửa lại đây! 

CÔNG DÂN THÚ BA - Phá những ghế dài đem đi! 

CÔNG DÂN THỨ NHẤT - Phá ghế ngồi, phá cửa sổ, phá tất! 

Dân chúng đi vào cùng với linh cữu 

ẢNGTOAN - Bây giờ, cứ dể cho mầm mống này tác động! Nguồn oan 
nghiệt đã khơi, mặc sức nó xuôi dòng chảy xiết! 

Một tên hầu ra 

- Thế nào, có chuyện gì đó, anh? 

TÊN HẦU - Bẩm tướng công, Ôctavius đã tới thành La Mã. 

ẢNGTOAN - Hiện nay công tử ở đâu? 

TÊN HẨƯ - Người cùng với Lêpiđus hiện ở trong dinh của Xêdar 
tướng công. 

ẢNGTOAN - Thế thì ta phải đến ngay để gặp công tử; người đến thật 
vừa may. Thái vận đương tươi, và chúng ta có cơ được mọi điều 
sở nguyện. 

TÊN HẨU - Nghe thấy công tử người nói rằng Brutus và Caxius 
đã phóng ngựa như điên cuồng, chạy trốn ra khỏi chân thành 
La Mã. 

ẢNGTOAN - Chắc hẳn là họ đã được dân chúng cho biết ta đã kích 
động lòng dân như thế nào. Ngươi hãy đưa ta đến gặp Ôctavius. 

Cùng vào 



JƯLIUS XÊDAR 


793 


CẢNH III 

La Mã - Một đường phố 


Xinna, thi sĩ ra 

XINNA - Đêm qua ta nằm mơ thấy ăn tiệc với Xêdar, và tâm trí ta 
cứ ngay ngáy lo sợ có tai họa gì đây. Ta chẳng muốn đi ra khỏi 
nhà tí nào, nhưng có cái gì nó cứ lôi cuốn chân ta ra đường phố 
thế này không biết. 

CÔNG DÂN THỮ NHẤT - Tên anh là gì? 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Anh đi đâu? 

CÔNG DÂN THỨ BA - Nhà ở dâu? 

CÔNG DÂN THỮ TƯ - Có VỢ con chưa, hay chưa có vợ? 

CÔNG DÂN THÚ HAI - Hãy trả lời thẳng thắn mỗi người chúng ta. 

CÔNG DÂN THỨ NHẤT - Phải, và cho ngắn gọn. 

CÔNG DÂN THÚ TƯ - Phải, và cho khôn ngoan. 

CÔNG DÂN THƯ BA - Phải, và cho thật thà, thế là khôn hồn. 

XINNA - Tên tôi là gì à? Tôi đi đâu à? Tôi ở dâu? Tôi có vợ hay chưa 
có vợ à? Vâng thì, để trả lời thẳng thắn mỗi ông, và cho ngắn 
gọn, và cho khôn ngoan, và cho thật thà, tôi xin trả lời khôn 
ngoan rằng tôi là trai tân chưa vợ. 

CÔNG DÂN THƯ HAI - Nghĩa là anh định nói rằng những kẻ có vợ là 
những kẻ điên rồ, chứ gì. Đáng lẽ tôi cho anh một cái tát rồi 
đấy nhé. Hãy nói tiếp đi, cho thẳng thắn. 

XINNA - Thẳng thắn, là tôi đi dự đám tang Xêdar. 

CÔNG DÂN THƯ NHẤT - Với tư cách là bạn hay thù? 

XINNA - Là bạn. 

CÔNG DÂN THƯ HAI - Trả lời như vậy, là thẳng thắn đấy. 

CÔNG DÂN THƯ TƯ - Và nhà ở dâu? Cho ngắn gọn. 

XINNA - Ngắn gọn, nhà tôi ở gần Capitôl. 

CÔNG DÂN THỨ BA - Tên là gì? Cho thật thà. 

XINNA - Thật thà, tên tôi là Xinna. 



794 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔNG DÂN THÚ NHẤT - Xé xác nó ra! Nó là một kẻ âm mưu phản 
nghịch đấy. 

XINNA - Tôi là Xinna nhà thơ kia mà, tôi là nhà thơ Xinna kia mà. 

CÔNG DÂN THỨ Tư - Thơ thẩn nó chẳng ra gì, xể xác nó ra; thơ thẩn 
nó chẳng ra gì, xé xác nó ra. 

XINNA - Tôi không phải là Xinna âm mưu phản nghịch đâu mà. 

CÔNG DÂN THỨ BA - Mặc kệ, tên nó là Xinna: chỉ việc mổ bụng moi 
tên tuổi nó ra vứt đi, rồi cho nó bước. 

CÔNG DÂN THỨ TƯ - Băm vằm nó ra, băm vằm nó ra! Nào, đóm đâu! 
Anh em ơi! Đuốc đâu! Đến nhà Brutus, đến nhà Caxius, đốt 
sạch. Vài anh em đến nhà Đêxius, vài anh em khác đến nhà 
Caxca, vài anh đến nhà Ligarius; đi! đi! 

Cùng vào 



HỒI BỐN 


CẢNH I 

La Mã (1) - Một căn phòng trong nhà Ảngtoan 


Ăngtoan, Ôctavỉus và Lêpiđus 
ngồi chung quanh một cái bàn 

ẢNGTOAN - Vậy, tất cả những tên này sẽ phải chết; tên tuổi chúng 
đã đánh dấu đây rồi. 

ÔCTAVIƯS - Cả em trai của ông nữa, cũng phải chết; ông có đồng ý 
không, Lêpiđus? 

LÊPIĐƯS - Xin đồng ý... 

ÔCTAVIƯS - Đánh dấu đi, Ảngtoan. 

LÊPIĐUS - Nhưng với điều kiện là Publius, con trai bà chị của ông, 
cũng không được sống, Mac Ăngtoan ạ. 

ẢNGTOAN - Nó sẽ không được sông: ông hãy nhìn đây, tôi dã đánh 
một cái dấu to tướng vào tên nó đây rồi. Nhưng này, Lêpiđus, 
ông hãy đi đến nhà Xêdar, lấy bản chúc thư đem về đây, 
chúng ta sẽ quyết định phải cắt xén những gì cho nhẹ bớt 
phần di sản. 

LÊPIĐUS - Nhưng khi trở về, tôi có còn được gặp các ông ở dây 
không? 


(1) La Mã: đây là cảnh trí theo chú dẫn của bản A. Bản c thì in là: "Cảnh trí ở 
trên một hòn đảo nhỏ gần Mutina, trên sông Lavinus...". Bản B thì in: "Một căn 
nhà ở La Mã" nhưng có chú thích rằng: "Theo lịch sử cuộc hội đàm giữa ba vị chấp 
chính này không diễn ra ở La Mã, nhưng ở một hòn đảo nhỏ trên sông Rênô...". 



796 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔCTAVTƯS - Hoặc ở đây, hoặc ở Capitôl. 

Lêpiđus vào 

ĂNGTOAN - Y là một con người tầm thường, chẳng có tài đức gì, chỉ 
dáng dùng dể sai vặt. Khi thiên hạ chia ba (1) , mà y cũng được là 
một trong ba người dự phần, thì có thích dáng không nhỉ? 

ÔCTAVIUS - Chính ông là người đã cho rằng y xứng đáng, và ông đã 
hỏi ý kiến y để xem những ai phải ghi vào tội chết trong sổ den 
của chúng ta mà. 

ĂNGTOAN - Ôctavius, tôi đã sống nhiều ngày tháng hơn ông, tuy 
rằng ta chồng chất danh vọng lên con người dó dể ta được nhẹ 
bớt một số những gánh nặng bỉ ổi, nhưng y sẽ chỉ được mang 
những danh vọng đó như con lừa chở vàng, dể rên rỉ và đổ mồ 
hôi dưới gánh nặng nề, để tùy ta dắt dẫn hay thúc đẩy đi theo 
con đường mà ta vạch ra. Một khi hắn đã chở kho báu của 
chúng ta đến nơi ta muốn, thì chúng ta sẽ cất gánh nặng cho y 
và xua y di, như xua con lừa dã nhẹ gánh, ra vẫy tai gặm cỏ ở 
cánh đồng hoang. 

ÔCTAVTUS - Cái đó xin để tùy ông; nhưng y là một chiến tướng lão 
thành và dũng lược dấy. 

ẢNGTOAN - Con ngựa chiến của tôi cũng vậy, Octavius ạ. Vì thế 
nên tôi cho nó rất nhiều cỏ tươi. Nó là một sinh vật mà tôi 
huấn luyện cho biết chiến đấu, biết quay, biết đứng lại, biết 
chạy thẳng tới đích; tất cả mọi động tác của thân thể nó là do 
trí óc của tôi sai khiến. Ớ một vài phương diện, Lêpiđus cũng 
chẳng khác gì: cần phải huấn luyện, phải dắt dẫn, phải chỉ 
huy bước tiến; đó là một kẻ đầu óc khô cằn, chỉ nuôi dưỡng 
bằng những đồ thừa của thãi; những cái thiên hạ dã cho là vô 
dụng, quẳng đi, thì y bắt đầu vồ lấy hí hửng. Ta chỉ nên coi y 
như một đồ vật của ta sử dụng. Và bây giờ, Ôctavius, xin hãy 
nghe những tin quan trọng này: Brutus và Caxius đương chiêu 
mộ binh mã; ta phải đương đầu ngay lập tức. Vậy, ta phải tập 
hợp các lực lượng lại, liên kết với những bạn bè tốt nhất của 
ta, và tận dụng mọi khả năng phương tiện. Và ngay bây giờ, 


(1) thiên hạ chia ba: sau khi Xêdar chết, Lêpiđus cùng với ôctavius và Ảngtoan lập 
thành nhóm Tam chấp chính thứ hai. Lêpiđus được chia xứ Tây Ban Nha và xứ 
Gôl (Pháp cũ), sau bị tước dần quyền bính, chỉ còn được cai trị miền Bắc Phi ; cuối 
cùng bị Ôctavius tước nốt; và chết âm thầm. 



JULIUS XÊDAR 


797 


ta phải bàn bạc tìm những phương kế hay nhất để phát lộ mọi 
âm mưu thầm kín, và đương đầu hiệu nghiệm với những nguy 
cơ hiển hiện. 

ÔCTAVIUS - Ta bàn ngay đi vì chúng ta đương là mục tiêu bị rất 
nhiều kẻ thù vây quanh tứ phía; và có nhiều kẻ, miệng thì tươi 
cười với ta, nhưng tôi e rằng trong lòng lại rắp sẩn muôn nghìn 
mưu sâu hiểm độc. 

Cùng vào 


CẢNH II 

Trước lều trướng của Brutus, 
ở dinh trại, gần Xardis 


Tiếng trống, Brutus ra cùng với Luxilius, Luxius và quân lính; 

Titinius và Pinđarus tiến đến gặp họ 

BRUTƯS - Ai? Đứng lại! 

LUXILIƯS n> - Ai? Khẩu lệnh! Đứng lại! 

BRƯTUS - Thế nào! Có chuyện gì, Luxilius? Caxius đã gần tới chưa? 

LUXILIƯS - Gần tới nơi rồi, và Pinđarus đã đến để chuyển đệ lời 
chào của chủ hắn tới ông. 

Pinđarus đệ trình một hức thư cho Brutus 

BRƯTUS - Lời chào thật là trang nhã. (Nói với Pinđarus) - Pinđarus, 
chủ ngươi, hoặc vì bản thân có sự thay đổi, hoặc vì có những 
tướng tá không tốt, đã làm cho ta có lý do chính đáng để ước 
mong rằng một sô" những sự việc đã xảy ra, giá đừng xảy ra thì 
hơn. Nhưng, ông ấy đã gần tới đây, và ta sẽ được nghe ông biện 
bạch ra sao. 


u) Luxilius: bản A in là Luxius. Theo bản B và c, đều in là Luxilius, có lẽ đúng 
hơn, vì Luxius chỉ là một thằng tiểu đồng của Brutus, không có nhiệm vụ canh gác. 
Vả chăng, câu đôi thoại dưới tỏ rằng đây là Luxilius, vì sau khi cùng hô đứng lại, 
Brutus và Luxilius nhận được ra nhau ngay, không thấy nói gì về Luxius cả. 



798 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


PINĐARƯS - Tôi tin chắc rằng tướng công sẽ thấy chủ nhân cao quý 
của tôi đúng với bản chất của người, trang trọng và cao nhã. 

BRUTUS - Chắc hẳn như vậy thôi. - Luxilius, cho hỏi riêng một câu. 
Ồng ta đón tiếp ông thế nào? Nói cho tôi biết. 

LUXILIUS - Cũng khá lễ độ và kính cẩn, nhưng không có sự vồn vã 
thân mật và niềm nở chuyện trò bả lả như ngày trước. 

BRƯTUS - Ông vừa mô tả một người bạn nồng thắm đương trở 
thành lạnh nhạt đấy. Luxilius, ông nên nhớ rằng bao giờ cũng 
vậy, khi tình yêu mến bắt đầu nhạt nhẽo và tàn tạ, thì bao giờ 
nó cũng trở thành khách khí gượng gạo. Trong tình cảm chân 
thành phác thực, không có những trò khách sáo; trái lại, những 
kẻ tâm tình trống rỗng, giông như những con ngựa ra vẻ hăng 
hái dưới tay người, phô trương hùng dũng; nhưng khi bị đanh 
thúc trầy da rớm máu, chúng bèn gục cổ rũ bờm, và quỵ xuống, 
rõ mặt ươn hèn. ( Nói với Luxiỉius) - Ông ta có đem binh mã đi 
theo không? 

LUXILIUS - Đại đội quân mã của ông ta định đêm nay đóng trại ở 
Xarđis; đại bộ phận, hầu hết cả doàn kỵ binh, cùng tiến đến 
đây với Caxius. 

Xa xa, nghe có tiếng nhạc hành quân 

BRUTUS - Nghe kìa, ông ta đến đấy. Ta hãy ra nghênh tiếp cho 
trọng thể. 

Caxius và quân lính kéo ra 

CAXIUS - Đứng lại! Đứng! 

BRUTUS - Đứng lại! Đứng! Hãy truyền lệnh dọc theo hàng ngũ. 

MỘT TIẾNG NGƯỜI ( trong hậu trường) - Đứng lại Ị 

MỘT TIẾNG THỨ HAI ( trong hậu trường) - Đứng lại! 

MỘT TIẾNG THỨ BA (trong hậu trường) - Đứng lại! 

CAXIUS - Ồng anh cao quý, ông đã nhục mạ tôi. 

BRUTUS - Xin thần minh chứng giám! Tôi có hề nhục mạ những kẻ 
thù của tôi không? Nếu không, thì có lẽ nào tôi lại nhục mạ một 
người em? 

CAXIƯS - Brutus, những phong cách hòa nhã của ông che giấu 
những lời nhục mạ; và khi ông nhục mạ... 



JULIƯS XÊDAR 


799 


BRUTƯS - Caxỉus, xin hãy bình tĩnh. Có điều gì trách móc, xin cứ 
nói dịu dàng. Tôi biết rõ tính nết của ông lắm. Ta không nên xô 
xát với nhau ở đây; trước mặt quân lính của hai bên, chỉ nên 
cho họ trông thấy giữa chúng ta mối tình hữu hảo. Ong hãy cho 
lệnh lui quân, rồi mời ông vào trong trướng của tôi, Caxius ạ, 
ông tha hồ trách móc, tôi sẽ lắng tai nghe. 

CAXIƯS - Pinđarus, ra lệnh cho tướng tá lui quân cách xa đây một chút. 

BRƯTƯS - Luxilius, cũng ra lệnh như vậy. Và trong khi chúng ta còn 
đương đàm đạo, không cho một ai được bén mảng lại gần. 
Luxius và Titinius sẽ đứng canh ngay cửa. 

Cùng vào 


CẢNH III 

Trong lều trướng của Brutus 


Brutus và Caxius ra 

CAXIƯS - Ông đã nhục mạ tôi, và đây là bằng chứng: ông đã kết án 
và xử nhục Luxius Pella về tội ăn hối lộ của dân Xarđis ở đây; 
tôi biết rõ con người đó, nên có gửi thư nói hộ, và bao nhiêu thư 
của tôi, ông không thèm đếm xỉa. 

BRƯTUS - Ông viết thư can thiệp vào một vụ như thế, tức là tự mình 
lăng nhục mình. 

CAXIƯS - Trong một lúc như lúc này, tôi tưởng không nên bới móc 
từng lỗi nhỏ. 

BRƯTUS - Để tôi nói ông nghe, Caxius, chính ông cũng bị buộc tội 
rất nhiều về chuyện tham ô, buôn quan bán tước, tham vàng mà 
phong chức vị cho những kẻ không có tài đức. 

CAXIƯS - Tôi, tham ô? Khi ông thốt ra lời nói đó, ông biết rằng ông 
là Brutus; nếu không, thì xin nói có thần minh, lời nói đó sẽ là 
lời cuối cùng của đời ông... 

BRƯTUS - Tội tham ô được cái danh hiệu Caxius tôn quý bao che cho 
nên sự trừng phạt không dám ló đầu. 



800 


WILL1AM SHAKESPEARE 


CAXIUS - Trừng phạt! 

BRUTUS - Xin hãy nhớ chuyện tháng ba, hãy nhớ chuyện ngày rằm 
tháng ba. Máu của Julius vĩ đại đã đổ ra, há chẳng phải vì 
danh nghĩa điếu phạt đó sao? Nếu không phải vì điếu dân phạt 
tội thì có kẻ gian ác nào đã dám động đến người y, đã dám đâm 
chết y? Sao, chúng ta là những người đã hạ sát kẻ đứng đầu tất 
cả thiên hạ, chỉ vì tội y đã nâng đỡ những phường trộm cướp, 
mà bây giờ đây một người trong bọn chúng ta lại chịu bẩn tay 
mà cầm của hối lộ nhơ nhớp, lại chịu bán rẻ cái địa hạt rộng 
lớn của những danh cao vọng hậu của chúng ta, đổi lấy một 
dúm vàng dơ dáy, vừa đủ lọt bàn tay? Thà làm cho chó sủa 
trăng, còn hơn làm một người La Mã mà như vậy! 

CAXIUS - Brutus, đừng nên sủa dồn tôi nữa, tôi không dung thứ được 
đâu. Ong muôn hạn chế tôi vào trong một cái vòng chật hẹp, 
thật là sai lầm hết sức. Tôi đây, là một chiến tướng lão luyện 
hơn ông, và xử thế còn thành thạo hơn ông. 

BRUTUS - Thôi đi, chẳng đúng như vậy đâu, Caxius. 

CAXIUS - Đúng như vậy. 

BRUTƯS - Tôi bảo rằng không đúng. 

CAXIUS - Đừng dồn ép tôi quá nữa, kẻo tôi nén lòng không nổi. Hãy 
liệu hồn. Đừng có trêu gan tôi vào. 

BRƯTƯS - Lui đi, đồ khốn kiếp! 

CAXIUS - Có thể thế được chăng? 

BRUTUS - Hãy nghe đây! Để tôi nói cho mà nghe! Đời nào tôi lại 
chịu nhượng bộ cơn nóng giận liều lĩnh của ông? Đời nào tôi lại 
kinh hãi, khi một thằng điên trừng trừng con mắt nhìn tôi? 

CAXIUS - Trời đất ơi! Trời đất ơi! Tôi chịu làm sao nổi cái nước này! 

BRUTUS - Cái nước này thôi à? Còn chịu nhiều hơn thế nữa kia! Cứ 
việc sôi máu lên, cho đến khi nào trái tim tức khí nổ tung ra; 
ông cứ việc cho bọn nô bộc của ông xem ông có thể tức giận đến 
độ nào, cứ việc làm cho bọn đầy tớ của ông run sợ. Nhưng đừng 
tưởng là tôi sẽ phải lùi bước, sẽ phải len lén nhìn ông, sẽ phải 
nằm rạp xuôrig và bò lê dưới đất khi thấy ông nổi cơn thịnh nộ! 
Nói có thần minh, ông sẽ phải ngậm hờn nuốt giận, dù cho gan 
ruột đứt ra từng khúc! Vì từ nay trở đi, khi nào ông nổi sung, 
tôi chỉ lấy làm trò vui ngộ, phải, làm trò cười mà thôi. 



JƯLIUS XÊDAR 


801 


CAXIUS - Đến cái nước như vậy ư? 

BRUTUS - Ông bảo rằng ông là một chiến tướng giỏi giang hơn tôi; 
hãy thử xem! Hãy chứng tỏ những lời huênh hoang của ông là 
đúng sự thực đi nào, tôi rất lấy làm vui lòng, về phần tôi, tôi sẽ 
rất lấy làm sung sướng được học những người tài giỏi hơn mình. 

CAXIUS - Ông lăng mạ tôi đủ cách; ông lăng mạ tôi, Brutus. Tôi nói: 
một chiến tướng lão thành hơn, chứ không nói tài giỏi hơn. Tôi 
có nói tài giỏi hơn đâu! 

BRUTUS - Dù Ông có nói, tôi cũng chẳng bận tâm. 

CAXIUS - Hồi còn sinh thời, Xêdar cũng không dám chọc tức tôi 
như vậy. 

BRUTUS - Thôi đi, thôi di! Chính ông không dám khiêu khích y như 
vậy thì có. 

CAXIƯS - Tôi không dám? 

BRƯTUS - Chứ sao. 

CAXIUS - Thế nào? Tôi không dám khiêu khích y? 

BRUTƯS - Ông không dám vì còn lo giữ lấy cái mạng. 

CAXIƯS - Đừng quá cậy ở tình bạn của tôi, tôi rất có thể làm những 
chuyện mà sau này tôi sẽ phải hôi tiếc. 

BRƯTƯS - Thì ông dã làm những chuyện đáng phải hôi tiếc rồi đấy 
thôi. Những lời đe dọa của ông chẳng nạt được ai đâu, Caxius, 
vì tôi có bộ áo giáp kiên cố, là lòng chính trực, nên những lời 
de dọa kia chỉ lướt qua bên cạnh tôi như gió thoảng hão huyền, 
tôi không thèm để ý. Tôi có cho người đến hỏi ông vài món 
tiền, ông đã từ chối. Tôi không biết kiếm tiền bằng những cách 
xấu xa; nói có trời, tôi thà đem trái tỉm này đúc thành tiền bạc 
và cho máu này rỏ từng giọt xuống thành những đồng tiền, chứ 
không đời nào chịu dùng cách bất chính để cướp giật ở bàn tay 
lao khổ của những người nông dân đồng tiền chắt chiu của họ. 
Tôi cho người đến hỏi vay tiền ông dể trả lương cho quân lính, 
ông đã từ chối. Như vậy có xứng đáng với Caxius không? Ví thử 
Caxius hỏi vay tôi, thì tôi có thể nào từ chối như vậy được 
không? Nếu có bao giờ Mac Brutus trở thành biển lận đến nỗi 
đem những đồng tiền khốn nạn khóa chặt trong hòm, mặc cho 
bạn hữu thiếu thốn, thì xin các thần linh hãy ra uy sấm sét mà 
đánh tan xác nó ra! 


51 -SECHXPIA 



802 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CAXIUS - Tôi không hề từ chối ông. 

BRUTƯS - Ông đã từ chối. 

CAXIUS - Tôi không từ chối. Chả biết kẻ ngu dốt nào đã chuyển đạt 
lời phúc đáp của tôi cho ông như vậy. Brutus đã làm tôi đau lòng! 
Đáng lẽ bạn hữu phải biết dung thứ cho nhau những khuyết 
điểm, thì Brutus lại đem những khuyết điểm của tôi mà xé to ra. 

BRƯTUS - Tôi không xé to, nhưng thấm thìa ruột gan vì nó. 

CAXIUS - Ông không yêu tôi. 

BRUTƯS - Tôi không yêu những lỗi lầm của ông. 

CAXIUS - Con mắt bạn hữu đáng lẽ không bao giờ nhìn thấy những 
lỗi lầm đó mới phải. 

BRƯTƯS - Con mắt kẻ phỉnh phờ sẽ không nhìn thấy, dù cho nó to 
lù lù như núi Ôlanhpơ cao vọi. 

CAXIUS - Hãy đến đây, Ăngtoan; hãy đến đây, Ôctavius tiểu tử! Hãy 
trút hận thù của các ngươi lên đầu một mình Caxius này, vì 
Caxius đã chán ngán cõi đời; bị thù ghét bởi người mình yêu 
quý, bị khinh thường bởi người anh máu mủ, bị ngược đãi như 
một tên nô lệ; bao nhiêu lỗi lầm bị soi mói, bị ghi vào sổ sách, 
bị người ta thuộc lòng, nhớ kỹ, rồi đem ném vào mặt mình! Ôi! 
Ta có thể đem cả tâm hồn rỏ thành nước mắt chứa chan! Đây, 
dao nhọn của tôi đây, ngực phanh trần của tôi đây: trong ngực 
này chứa đựng một trái tim quý báu hơn cả kho tàng của 
Publius, hơn cả vàng ròng bạc chảy! Nếu ông là một người La 
Mã, thì xin hãy rứt trái tim này ra; tôi, đã từ chối ông tiền bạc, 
tôi xin đem trái tim của tôi để hiến cho ông. Hãy đâm tôi một 
nhát, như ông đã đâm Xêdar; vì, tôi biết, khi ông thù ghét y 
đến cao độ, ông còn mến y hơn cả Caxius này. 

BRƯTƯS - Hãy tra lại dao vào vỏ. Hãy tha hồ nổi cơn giận dữ, xin 
để mặc lòng. Muốn làm gi cứ việc, chuyện ô danh cũng chỉ là 
trò đùa con trẻ. Caxius ơi, bạn liên minh với ông chỉ là một con 
cừu nhỏ hiền lành, lòng mang nỗi giận cũng chẳng qua như đá 
lửa mang chất lửa: đánh mạnh vào thì bật ra một tia cháy lòe, 
rồi nguội lạnh ngay như cũ. 

CAXIƯS - Vậy ra Caxius chỉ sống để làm trò vui cho Brutus, trong 
khi bị những nỗi ưu phiền bực bội nung nấu tâm can! 

BRƯTƯS - Tôi cũng vậy thôi, khi miệng nói năng thì trong lòng cũng 
đương ưu phiền bực tức. 



JƯLIUS XÊDAR 


803 


CAXIUS - Ông cũng thú thật như vậy ư? Hãy dưa bàn tay đây. 

BRUTUS - Và cả tấm lòng này nữa. 

CAXIUS - Brutus ơi! 

BRUTUS - Có chuyện gì? 

CAXIƯS - Ông có mến yêu tôi đến mức có thể chịu đựng được tôi, khi 
nào tính khí bực bội cáu kỉnh, do mẹ truyền cho, làm cho tôi 
quá giận mất khôn? 

BRUTUS - Có, Caxius ạ; vậy, từ nay về sau, khi nào ông quá nóng 
với Brutus của ông, thì hắn sẽ cho rằng đó là thân mẫu của ông 
nổi nóng, và sẽ để mặc ông. 

Có tiếng ồn ào ở hậu trường 

MỘT THI SĨ (từ trong hậu trường) - Để cho tôi vào xem các vị tướng 
soái ra sao; các vị đó đương có chuyện xích mích với nhau, 
không nên dể họ một mình. 

LUXIƯS (từ bèn trong) - Không vào dược. 

THI SĨ (từ bèn trong) - Dù chết, tôi cũng cứ vào! 

Thi sĩ ra, theo sau là Luxilius, Titinius và Luxius a) 

CAXIƯS - Sao vậy? Có chuyện gi? 

THI Sĩ - Xấu hổ quá, nhị vị tướng quân ơi! Các vị dịnh làm gi? Hai 
người như các vị, phải biết mến yêu nhau, phải đồng tâm mới 
được. Hãy nghe tôi, các vị, vì chắc chắn tuổi tác tôi nhiều hơn. 

CAXIƯS - Ha, ha! Cái thằng trơ trẽn, thơ thẩn chẳng nên vần! 

BRƯTUS - Ra ngay, đồ khốn kiếp! Quân láo lếu, bước ngay! 

CAXIUS - Hãy khoan dung cho hắn, Brutus; đó là cái trò riêng của 
hắn xưa nay. 

BRƯTUS - Tôi sẽ chiếu cố dấn cái trò vè của hắn, khi nào hắn biết 
lựa chọn dúng lúc. Đương chiến tranh, những phường múa hát 
nghêu ngao đó được tích sự gì? 

- Đi ra ngay, tên kia! 

CAXIUS - Đi ra, di ra, cuốn xéo đi! 

(1) (... và Luxius ): đây theo chú dẫn dộng tác của bản B; chúng tôi thấy hợp ]ý hơn. 

Theo các bản kia, thì chỉ có một mình vai thi sĩ ra, đến khi hắn bị đuổi vào, mới 

thấy Luxilius và Titinius hiện ra; như vậy, hóa ra tên thi sĩ kia vượt cả vòng canh 

gác, đột nhập vào tận trướng của chủ soái, mà chẳng có ai chạy theo! 



804 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Thi sĩ vào 

BRUTUS - Luxilius và Titinius, hai ông hãy ra lệnh cho các tướng 
lĩnh chuẩn bị cho quân lính của họ có nơi đồn trú đêm nay. 

CAXIUS - Rồi các ông trở về đây, và dẫn ngay Mexala lại đây cho 
chúng tôi. 

Luxilius và Titinius vào 

BRUTUS - Luxius, rót một tô rượu nho lên đây. 

Luxius vào 

CAXIUS - Tôi không ngờ ông có thể nóng giận đến như thế. 

BRUTUS - Caxius ạ, tôi đang có nhiều chuyện phiền não. 

CAXIUS - Triết lý ông để đâu mà đi mua não chuốc sầu bỗng dưng? 

BRUTUS - Không ai chịu đựng đau đớn được hơn tôi: Porxya chết rồi. 

CAXIUS - ủa! Porxya? 

BRUTUS - Chết rồi. 

CAXIUS - Thế mà ông không giết tôi, hồi nãy, khi tôi làm ông bực 
mình! Ôi! Thật là một cái tang đau đớn, chua xót! Phu nhân 
mất vì bệnh gì? 

BRUTUS - Đau lòng vì vợ chồng xa cách, và phiền muộn vì thấy 
Ảngtoan và tên nhụ tử Ôctavius lớn mạnh lên vùn vụt - cái tin 
này tôi nhận được cùng một lúc với tin nàng tuyệt mệnh; nàng 
đã hóa điên, và, trong lúc vắng các thị tỳ, nàng đã nuốt than 
hồng tự tử. 

CAXIUS - Và chết như vậy? 

BRUTUS - Như vậy. 

CAXIUS - Hỡi trời đất quỷ thần! 

Luxius mang rượu và đèn nến ra 

BRUTUS - Thôi, đừng nói chuyện nàng nữa. Cho tôi một tô rượu: 
tôi dìm trong rượu nồng tất cả nỗi niềm cay đắng, Caxius ạ. 
(Uống rượu) 

CAXIUS - Thấy ông nâng cốc hào hùng, mà lòng tôi cồn cào thèm 
khát. Luxius, rót rượu vào đây, rót cho đầy tràn miệng cốc; tình 
Brutus tràn trề, uống bao nhiêu cho đã! (Uống) 

Luxius vào. Titinius và Mexala ra 

BRUTUS - Vào đây, Titinius! Mừng đón Mexala hiền hữu! Bây giờ ta 



JULIUS XÊDAR 


805 


hãy ngồi xuống đây, quây quanh ngọn nến này, và bàn bạc với 
nhau xem tình thế đòi hỏi những gì. 

CAXIUS - Porxya, nàng không còn nữa thật chăng? 

BRUTUS - Thôi, xin đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. 

- Mexala, tôi có nhận được những thư tín cho biết rằng tên 
nhụ tử Ôctavius và Mac Ăngtoan kéo đến chúng ta với một đội 
quân hùng hậu, và đương tiến quân về phía Philippi. 

MEXALA - Tôi cũng có nhận được những thư tín nội dung như vậy. 

BRUTUS - Và có thêm tin gì khác nữa không? 

MEXALA - Có. Bằng những sắc lệnh phóng trục và đặt ra ngoài vòng 
pháp luật, Ôctavius, Ăngtoan và Lêpiđus đã sát hại trên dưới 
một trăm vị nguyên lão nghị viên. 

BRUTUS - Như vậy là những thư tín của chúng ta không phù hợp với 
nhau lắm. Theo những thư tôi nhận được thì chỉ có bảy chục vị 
nguyên lão bị chết vì lệnh phóng trục, và trong số đó có Xixêrô. 

CAXIUS - Trong số đó có Xixêrô? 

MEXALA - Vâng, Xixêrô đã bỏ mình, và chính vì cái lệnh phóng trục 
đó. Tướng công, ngài có nhận được thư tín của phu nhân không? 

BRUTUS - Không, Mexala ạ. 

MEXALA - Thế, trong những thư tín ngài nhận được, có thấy nói gì 
về phu nhân không? 

BRUTƯS - Không thấy nói gì cả, Mexala ạ. 

MEXALA - Thế thì lạ thật! 

BRUTUS - Sao ông lại hỏi như vậy? Thư tín của ông nhận được, có 
nói gì về nàng không? 

MEXALA - Thưa tướng công, không. 

BRUTUS - Ông là người La Mã, hãy nói thật cùng tôi. 

MEXALA - Vậy, là người La Mã, ông hãy nghe sự thật mà tôi nói 
đây. Phu nhân đã chết rồi, và chết một cách lạ kỳ. 

BRUTUS - Vậy thì, vĩnh biệt, Porxya! Sống chết là lẽ thường, 
Mexala ạ. Vì tôi vẫn nghĩ, rồi một ngày kia nàng sẽ chết, nên 
bây giờ tôi có sức chịu nổi cái tin này. 

MEXALA - Chịu đựng nổi những đau thương lớn như vậy, mới đáng 
mặt anh hào. 


806 


WILLIAM SHAKESPEARE 


CAXIUS - Triết lý này, tôi được học cũng bằng ông, nhưng bản tính 
của tôi không thể nào chịu đựng nổi như vậy? 

BRUTUS - Thôi, ta hãy nghĩ đến công việc đang sờ sờ trước mắt. 
Bây giờ ta tiến quân ngay tới Philippi, các ông nghĩ sao? 

CAXIUS - Tôi cho là không nên. 

BRUTƯS - Vì lẽ gì? 

CAXIƯS - Nên để quân địch đến tìm ta thì hơn, chúng sẽ tiêu hao 
lực lượng, quân sĩ của chúng sẽ mệt mỏi và cái thế của chúng sẽ 
yếu bớt đi; trong khi đó, chúng ta ngồi yên dưỡng sức, ta sẽ có 
thể phòng ngự dẻo dai mạnh mẽ hơn. 

BRUTƯS - Những lý lẽ tốt, gặp những lý lẽ tốt hơn, tất nhiên phải 
lùi bước. Dân chúng, từ Philippi, đến đây, đối với chúng ta chỉ có 
một lòng mến yêu gượng ép; vì họ đã phải đóng góp cho chúng 
ta một cách miễn cưỡng. Quân địch, nếu kéo qua vùng của họ, sẽ 
mộ dược thêm lính để bội tăng quân số, và khi tới đây, chúng đã 
được bồi bổ, tăng cường và phấn khích. Trái lại, nếu chúng ta 
kéo sang Philippi nghênh địch, để dân chúng vùng này lại sau 
lưng, thì ta sẽ triệt được của quân địch tất cả những lợi thế kia. 

CAXIUS - Hăy nghe tôi nói, ông anh. 

BRUTUS - Để cho tôi nói tiếp, ông lại nên nhớ rằng chúng ta đã tận 
dụng những khả năng của các bạn hữu, quân số đã lên đến mức 
tối đa, không thể nào hơn được nữa, nghĩa lớn đã chín mùi. 
Quân địch thì mỗi ngày một lớn mạnh thêm, còn chúng ta, đã 
lên đến tột đỉnh rồi, chỉ có cơ giảm sút đi thôi. Trong công việc 
của người đời, cũng có thời vận như con nước thủy triều, biết 
nắm lấy nó lúc ngọn trào đang dâng lên, thì có thể thành công; 
nếu bỏ lỡ, thì tất cả một đời ngoi ngóp cũng chỉ quay cuồng 
trong đám thác ghềnh tai họa. Chính lúc này, chúng ta đương ở 
giữa lúc biển lớn trào dâng như vậy đó, ta phải biết lợi dụng 
ngọn trào đương thuận, kẻo rồi mất hết cả thời cơ. 

CAXIUS - Ý ông đã muốn vậy, xin hãy tiến quân đi. Chúng tôi cũng 
xin tiến quân và đón quân địch ở Philỉppi. 

BRUTUS - Trong khi chúng ta đàm đạo, thì bóng đêm đã lén tới đặc 
dày. Ta phải tuân theo lẽ đương nhiên, mà di nghỉ ngơi tí chút 
gọi là. Còn gì phải nói nữa không? 

CAXIUS - Chả còn gì nữa. Chúc ông nghỉ yên giấc. Tảng sáng ta sẽ 
dậy, và lên đường! 



JULIUS XÊDAR 


807 


BRUTUS - Luxius, đem áo ngủ cho ta. 

Luxỉus vào 

- Xin chào hiền hữu Mexala! 

- Chào Titinius! 

- Caxius cao quý, xin chúc một đêm tốt lành, yên giấc! 

CAXIUS - Ông anh yêu quý! Cái đêm hôm nay, lúc đầu thật là không 
tốt đẹp! Mong rằng tâm hồn của đôi ta từ nay không bao giờ có 
chuyện bất hòa nữa! Có phải không, Brutus? 

BRUTUS - Thôi, mọi điều vui vẻ cả rồi. 

CAXIUS - Chúc tướng công ngon giấc! 

BRUTUS - Chúc hiền đệ ngon giấc! 

TITINIUS và MEXALA - Chúc Brutus tướng công ngon giấc! 

BRUTUS - Chào tất cả mọi người. 

Caxius, Titinius và Mexala vào. 

Luxius trở ra với chiếc áo ngủ 

BRUTUS - Đưa áo cho ta. Cây đàn của con đâu? 

LUXIUS - Trong trướng của ngài đây. 

BRUTUS - Thế nào! Giọng ngái ngủ à? Tội nghiệp thằng bé! Ta 
chẳng trách con đâu; con phải thức nhiều quá, nên mệt rũ ra 
rồi. Hãy gọi Clôđius và một vài tả hữu của ta lên đây; ta muốn 
họ ngủ ngay trong trướng của ta đây, trên một chồng gối đệm. 

LUXIUS - Varô! Clôđius! 

Varô và Clôđius ra 

VARÔ - Tướng công cho gọi? 

BRUTUS - Các anh em, hãy vào nằm trong trướng của ta đây và ngủ 
đi. Không chừng lát nữa ta sẽ phải gọi các anh em dậy, để có 
việc sai sang bên trại Caxius em ta. 

VARÔ - Vậy xin phép tướng công cho anh em đứng túc trực ở đây, 
anh em xin thức chờ lệnh của tướng công. 

BRUTUS - Không, ta không muốn như vậy. Cứ đi nằm đi, các bạn ạ. 
Rất có thể ta lại đổi ý. Trông này, Luxius, ta cứ đi tìm mãi 
quyển sách này; thì ra ta đã đút nó vào túi áo ngủ! 

Các tả hữu đi nằm 



808 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LUXIUS - Con vẫn nhớ rõ là tướng công không hề đưa cho con cất mà. 

BRUTƯS - Đừng giận ta, con ạ; ta đãng trí quá. Con có thể giương đôi 
mắt đã nặng triu lền một chốc lát, và đàn một vài câu được không? 

LUXIƯS - Bẩm tướng công, xin vâng, nếu tướng công thích. 

BRƯTƯS - Ta thích đấy, con ạ; ta làm phiền con nhiều quá, nhưng 
con vôn sẵn lòng mà. 

LUXIUS - Bẩm ông, đó là bổn phận của con. 

BRƯTUS - Đáng lẽ ra, ta cũng chẳng nên đòi con làm bổn phận quá 
sức; ta biết là tuổi trẻ cần có thì giờ nghỉ ngơi. 

LUXIƯS - Bẩm tướng công, con đã có ngủ rồi. 

BRƯTƯS - Thế là tốt lắm, và rồi con sẽ lại ngủ thêm nữa; ta không 
giữ con lâu đâu. Nếu ta còn được sống, ta sẽ hậu đãi con. ( Luxius 
đàn và hát) Thật là tiếng đàn ngái ngủ! - Ôi, giấc ngủ giết 
người! Ngươi giáng cả cây chùy nặng chịch lên đầu thằng nhỏ 
của ta, nó đương đàn hát để hầu ngươi? - Tiểu đồng ngoan ngoãn, 
ngủ cho ngon, ta không muốn đánh thức con dậy, sợ phiền con. 
Con gục đầu một cái, là vỡ uổng cây đàn; để ta cất đi cho nào! Và 
ngủ cho ngon nhé! - Xem nào, chả biết khi dừng đọc sách, ta có 
gấp trang đánh dấu hay không đây? Có, đây rồi thì phải. 

Ngồi xuống. Bóng ma của Xêdar hiện ra 

Ngọn nến sao lù mù! - ủa! Ai đó?... Có lẽ vì mắt ta mệt mỏi, 
nên trông ra thành bóng hình quái đản!... Nó tiến lại ta kìa!... 
Ngươi có thực hay không? Ngươi là quỷ thần hay ma quái, mà 
làm cho máu ta giá lạnh, và tóc ta dựng ngược trên đầu? Ngươi 
là cái gì? Hãy nói lên! 

BÓNG MA - Ta là oan gia của nhà ngươi, Brutus. 

BRƯTƯS - Ngươi đến đây để làm gì? 

BÓNG MA - Để bảo cho ngươi biết, ngươi sẽ gặp ta ở Philippi. 

BRƯTƯS - À, được. Vậy ta sẽ gặp lại ngươi chứ? 

BÓNG MA - Phải, ở Philippi. 

BRƯTƯS - ừ, thế thì ta sẽ gặp lại ngươi ở Philippi. {Bóng ma biến 
mất (1) ) Bây giờ ta đã định thần lại rồi, thì ngươi lại biến mất! 


(1) (Bóng ma biến mất): động tác chú dẫn theo bản B và c. Theo bản A, thì động 
tác này đặt ở trên một câu, sau khi bóng ma nói: "Phải, ở Philỉppi". 



JƯLIƯS XÊDAR 


809 


Oan gia, tiếc rằng ta không được nói chuyện với ngươi nhiều 
hơn chút nữa. 

- Nhỏ! Luxius! Varô! Clôđius! Các anh em, dậy đi! Clôđius! 
LUXIUS - Bẩm tướng công, dây đàn sai cả cung bậc rồi. 

BRƯTUS - Nó tưởng vẫn đương đàn! Luxius, dậy đi! 

LUXIUS - Bẩm tướng công? 

BRUTUS - Luxius, con mơ ngủ hay sao mà kêu rầm lên vậy? 

LƯXIUS - Bẩm tướng công, con chẳng biết là con có kêu bao giờ. 
BRUTƯS - Có, mày kêu rầm lên mà; mày trông thấy cái gì? 

LUXIUS - Bẩm tướng công, con có thấy cái gì đâu? 

BRUTƯS - Ngủ lại đi, Luxius. 

- Clôđius! Cái thằng cha! (Nói với Varô (1) ) - Ê, dậy đi, ông 
tướng này! 

VARÔ - Bẩm tướng công? 

CLÔĐIƯS - Bẩm tướng công? 

BRƯTƯS - Sao các ngươi đương ngủ bỗng kêu rầm lên vậy? 

VARÔ và CLÔĐIUS - Bẩm tướng công, chúng con có kêu lên à? 

BRUTUS - Phải. Các ngươi thấy cái gi? 

VARÔ - Bẩm, không, con có thấy gì đâu. 

CLÔĐIƯS - Bẩm, con cũng vậy. 

BRUTUS - Các ngươi hãy đi sang tìm Caxius, ông em của ta, và nói 
ta gửi lời chào. Bảo ông ấy tiến quân sớm trước đi. 

VARÔ và CLÔĐIƯS - Xin tuân lệnh tướng công. 

Cùng vào 


(1) (Nói với Varô.ỵ theo bản A, không có câu này, thành ra trên dưới đều là nói với 
Clôđius. Đây, theo bản B và c, Brutus gọi cả hai người dậy, nên sau đó, cả hai 
người đều lần lượt thưa. 



HỒI NĂM 


CẢNH I 

Cánh đồng ở ngoại châu thành Philippi 


Ôctavius và Ảngtoan kéo quân ra 

ÔCTAVIUS - Ăngtoan ạ, thế là bây giờ điều ta (1) ước mong đã thực 
hiện. Ông cứ bảo rằng quân địch sẽ khồng kéo xuống đồng 
bằng, mà sẽ đóng trên các ngọn đồi, các rẻo cao. Sự thật đã 
trái hẳn. Quân đội của chúng đã kéo lại gần ta. Chúng định 
đến tận Philippi đây để khiêu chiến, và trả lời ta trước khi bị 
ta hỏi tội. 

ĂNGTOAN - Ồi chao! Tôi nằm trong gan ruột của họ; vì sao họ làm 
như vậy, tôi đã biết thừa. Trong thâm tâm, họ chẳng thích đến 
đây tý nào đâu (2) . Nhưng họ kéo xuống đây, diễu võ giương oai, 
mà lòng nơm nớp; họ nghĩ rằng làm ra như vậy, để ta tưởng họ 
dũng cảm lắm. Kỳ thực, không phải thế. 

Một thám mã ra 

THÁM MÃ - Bẩm các vị chủ soái, xin hãy chuẩn bị, quân địch đương 
kéo đến, đội ngũ chỉnh tề, cờ huyết chiến giương cao. Ta phải 
kịp thời bố trí. 

ẢNGTOAN - Ôctavius, ông hãy kéo quân từ từ về phía tả của cánh đồng. 


(1) ... ta ước mong\ đây đáng lẽ là: "tôi ước mong" thì đúng hơn. 

(2) ... họ chẳng thích đến dây tí nào đâu: theo nguyên vãn là, "giá họ được ở một 
nơi nào khác, chắc họ thích hơn". Ý nói rằng, họ kéo quân đến đây là vạn bất đắc 
dĩ. Câu tiếp theo nói rõ thêm ý đó. 



JƯLIUS XÊDAR 


811 


ÔCTAVIƯS - Tôi, tôi sẽ tiến về phía hữu; ông, thì tiến về phía tả. 

ẢNGTOAN - Sao ông lại dám trái ý tôi, trong lúc cấp bách này? 

ÔCTAVIƯS - Không phải tôi làm trái ý ông, mà là ý tôi quyết như vậy. 

Có tiếng hành quân, tiếng trống trận, 

Brutus và Caxius kéo quân ra, 
cùng với Luxilius, Titinius, Mexala, v.v... 

BRƯTUS - Họ dừng quân lại. Ý muốn thương thuyết gì đây. 

CAXIƯS - Titinius, giữ nguyên đội ngũ, còn chúng ta, phải tiến ra 
nói chuyện với họ. 

ÔCTAVIƯS - Mac Ăngtoan, chúng ta ra lệnh công kích chứ? 

ẢNGTOAN - Không, Xêdar, để cho họ tấn công, chúng ta sẽ phản kích. 
Ta hãy tiến ra: các chủ soái của họ muốn nói chuyện với ta. 

ÔCTAVIUS - Không ai được nhúc nhích, cho đến khi có lệnh. 

BRUTƯS - Trước dùng lời lẽ, sau dùng võ, có phải vậy không, bà con? 

ÔCTAVIUS - Không phải là chúng ta thích lời lẽ như các người dâu! 

BRUTƯS - Những lời lẽ trung hậu còn hơn những miếng võ hung tàn. 

ĂNGTOAN - Brutus, chính ngươi là kẻ mượn lời trung hậu để 
đánh miếng võ hung tàn: chứng cđ là vết thủng mà ngươi đã 
khoét vào trái tim Xêdar, khi mồm ngươi hô to: "Chúc Xêdar 
trường thọ". 

CAXIƯS - Ảngtoan, đòn võ của ngươi đánh vào đâu thì chưa ai được 
biết; nhưng lời lẽ của ngươi, thì hút ráo cả mật của loài ong ở 
Hybla (1) , để chúng xác xơ không còn một giọt. 

ẢNGTOAN - Nhưng không phải là không còn ngòi dộc. 

BRUTUS - Ồ, ngòi độc cũng không còn, và cả tiếng lao xao nữa. Vì 
ngươi đã tước đoạt mất tiếng vo ve của chúng, Ăngtoan ạ, và rất 
khôn ngoan, ngươi nạt nộ trước khi châm đốt. 

ĂNGTOAN - Những quân gian hiểm! Các ngươi thì không làm như 
vậy, khi những mũi dao bỉ ổi của các ngươi va vấp nhau loảng 
xoảng trong mạng sườn của Xêdar. Các ngươi nhăn nhở như lũ 
khỉ, mơn trớn như lũ chó, và cúi rạp xuống hôn chân Xêdar như 


(1) Hybla: tên chỉ ba thành phố cũ ở đảo Xixil; một trong ba thành phố đó ở bờ 
biển đông nam hòn đảo, nổi tiếng về mật ong của các vùng lân cận. - Bản c lược 
bỏ tất cả những dòng nói về chuyện ong này. 



812 


VV1LL1AM SHAKESPEARE 


một lũ nô lệ, trong khi đó thì tên Caxca chết tiệt, như một con 
chó cắn trộm sau lưng, đâm Xêdar vào gáy. Hỡi các ngươi, 
những kẻ phỉnh phờ! 

CAXIUS - Phỉnh phờ! Bây giờ, Brutus, ông đã mát ruột chưa (1) ? Nếu 
trước kia ông nghe lời Caxius này, thì hôm nay cái lưỡi kia đâu 
có thóa mạ được chúng ta như vậy. 

ỒCTAVIUS - Thôi! Thôi! Vào việc đi! Đổ mồ hôi để nói lý với nhau, 
chi bằng đổ máu để làm cho ra lẽ. Hãy trông đây, ta tuốt gươm 
ra để đánh phường phản bạn; các ngươi thử nghĩ, bao giờ thì 
gươm này lại tra vào vỏ? Không bao giờ, trước khi hai mươi ba 
vết thương của Xêdar đã được trả thù đầy đủ, hoặc thêm một 
Xêdar nữa (2) đã làm mồi cho lưỡi gươm của những đồ phản bội. 

BRUTUS - Xêdar, ngươi không sợ phải chết bởi tay những đồ phản 
bội, trừ phi ngươi có dắt sẵn chúng đi theo. 

ÔCTAVIUS - Ta cũng mong như vậy. Ta sinh ra không phải để chết 
bởi lưỡi gươm của Brutus. 

BRUTUS - Nhụ tử, dù cho ngươi là đứa con cao quý nhất của dòng 
dõi, ngươi cũng không thể chết cách nào vinh dự hơn. 

CAXIUS - Một thư sinh chưa ráo máu đầu, cặp kè với một gã truy 
hoan trác táng, thật không xứng đáng được cái vinh dự đó tí nào. 

ẢNGTOAN - Vẫn cái giọng khọm già Caxius! 

ÔCTAVTUS - Thôi, Ảngtoan, ta đi! Đồ phản bội, chúng ta ném lời 
thách thức vào mặt các ngươi đấy. Nếu các ngươi dám đánh 
nhau hôm nay, thì hãy ra trận ngay đi, nếu không, chúng ta sẽ 
đợi khi nào các ngươi ngứa thịt. 

Ôctavius và Ẩngtoan kéo quân đi 

CAXIUS - Và bây giờ, gió cuồng nổi dậy, sóng dữ dâng lên! Và con 
thuyền số kiếp, hãy bồng bềnh trôi nổi! Dông tố mù trời, mọi sự 
phó cho số mệnh. 

BRUTUS - Lại dây! Luxilius! Ta nói với ông một câu. 

LUXILIƯS - Bẩm tướng công? 

Brutus và Luxilius ra một chỗ riêng nói nhỏ với nhau 


(1) dã mát ruột chưa: theo nguyên văn là: "... hãy tự cám ơn mình đi". 

{2) thêm một Xêdar nữa : tức là Ôctavius tự ám chỉ, vì y cũng là dòng họ Xêdar. 



JULIƯS XÊDAR 


813 


CAXIƯS - Mexala! 

MEXALA - Bẩm chủ soái? 

CAXIƯS - Mexala, hôm nay là sinh nhật của ta; vào đúng ngày hôm 
nay, Caxius đã ra đời. Hãy đưa tay cho ta bắt, Mexala, ông hãy 
làm chứng cho ta điều này: ta thật là miễn cưỡng mà buộc lòng 
phải làm như Pompêiơx trước kia, là đem tất cả mọi quyền tự 
do của chúng ta đặt vào sự may rủi của một trận đánh duy 
nhất. Ông cũng biết rằng từ trước đến nay ta vẫn là môn đệ 
nhiệt thành của Epiquya và học thuyết của người (1) ; nhưng nay 
ta lại đổi thay ý nghĩ và một phần nào tin ở trưng triệu. Khi 
chúng ta đi từ Xarđis đến đây, giữa đường có hai con đại bàng 
hùng vĩ sà xuống ngọn quân kỳ tiền đạo của ta, rồi đậu trên đó, 
được quân lính của ta cho ăn đầy diều, chúng theo ta đến tận 
đây; sáng hôm nay, chúng cất cánh bay di mất; và thay thế cho 
chúng, là một đàn quạ đực, quạ cái, ưng, ó, diều hâu, bay liệng 
trên đầu chúng ta và rình chúng ta từ trên cao, như thể chúng 
ta là những cái thây ngắc ngoải dành sẵn làm mồi cho chúng. 
Bóng đen của chúng kết thành một cỗ linh xa, dưới đó quân đội 
của ta nằm dài, như sắp hồn lìa khỏi xác. 

MEXALA - Xin chủ soái đừng tin những chuyện đó. 

CAXIUS - Ta cũng chỉ tin phần nào; vì ta vẫn thấy tinh thần sảng 
khoái và cương quyết đương đầu với mọi gian nguy. 

BRƯTUS (2) - Đúng như vậy, Luxilius ạ. 

CAXIUS - Bây giờ, hỡi Brutus rất hào hùng, xin thần minh hãy phù 
hộ chúng ta hôm nay, để cho chúng ta sẽ được vui vầy trong cảnh 
thanh bình, và cùng nhau sống đến bạc đầu mãn kiếp! Nhưng, 
việc đời thường bất trắc, nên ta hãy cứ giả thiết những điều rủi 
ro nhất. Nếu chúng ta thua trận này, thì chúng ta nói chuyện với 
nhau đây là lần chót; như vậy, ông quyết tâm thế nào? 

BRƯTƯS - Tôi quyết định xử trí theo cái phương châm triết lý nó đã 
khiến tôi chê trách Catô đã tự ý quyên sinh. Tôi không biết vì 


(1) Ẽpiquya và học thuyết của người : Êpiquya (Epicure) là một nhà triết học cổ Hy 
Lạp; học thuyết của ông cho rằng thần minh khôgn can dự gì mấy vào việc của 
người trần, và coi những chuyện mộng triệu chỉ là dị đoan. 

(2) Brutus: đây là Brutus sau khi đã nói chuyện riêng với Luxilius xong rồi, trở lại 
gần Caxius, và nói tiếp một câu kết thúc câu chuyện nói riêng kia. Bản c chú dẫn 
động, tác: "Brutus, lại gần". 



814 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


sao, nhưng tôi thấy rằng, sợ nỗi truân chuyên mà tự đoản mệnh 
đi như vậy, thật là hèn nhát. Vậy, tôi sẽ nhẫn nại, chờ đợi ý 
chỉ anh linh của những đấng uy linh thượng đẳng cai quản số 
kiếp của chúng ta ở cõi trần gian. 

CAXIUS - Vậy, nếu chúng ta thua trận này, ông bằng lòng để người 
ta rước đi qua các phố phường La Mã sao? 

BRUTUS - Không, Caxius, không. Ông, là người La Mã hào hùng, 
ông chớ tưởng có đời nào Brutus lại chịu đem thân xiềng xích 
vào La Mã. Brutus này, có một tâm hồn quá lớn lao không đời 
nào chịu nhục. Nhưng ngày hôm nay phải hoàn thành công cuộc 
khởi sự hôm rằm tháng ba. Không biết rồi chúng ta có còn gặp 
lại nhau nữa không. Cho nên ta hãy chào nhau lời tôi hậu: vĩnh 
biệt, và vĩnh biệt, Caxius! Nếu còn được gặp lại nhau, ta sẽ 
cùng nhau trông mặt mỉm cười; nếu không, thì chúng ta cũng 
đã có từ biệt nhau hẳn hoi rồi. 

CAXIƯS - Vĩnh biệt, và vĩnh biệt, Brutus! Nếu còn gặp lại nhau, ta 
sẽ mỉm cười, đúng vậy; nếu không, thì chúng ta quả là đã có từ 
biệt nhau hẳn hoi rồi. 

BRUTUS - Vậy, xin mời ông đi trước mở đường. Ôi! Ước gì biết trước 
được công việc hôm nay sẽ kết thúc ra sao! Nhưng thôi, ngày 
rồi phải tận, và, kết thúc ra sao, khắc rõ. 

- Nào, quân sĩ! Tiến lên! 

Cùng vào 


CẢNH II 

vẫn ở Philippi. Cảnh chiến trường 


Tiếng hô xung sát. Brutus và Mexala ra 

BRUTUS - Mau mau phóng ngựa, Mexala, phóng ngựa đưa thông 
điệp này cho các đạo quân ồ phía bên kia! (Tiếng hô xung trận 
vang trời) Bảo tất cả các đạo quân đều tấn công cùng một lượt; 



JULIUS XÊDAR 


815 


VÌ ta thấy cánh quân của Ôctavius có vẻ uể oải dùng dằng, một 
cuộc tiến công đột ngột sẽ phá tan thế trận của chúng. Mau 
mau phóng ngựa, Mexala! Bảo họ nhất tề công kích. 

Cùng vào 


CẢNH III 

vẫn ở Philippi - Một khu vực khác của chỉêh trường 


Tiếng hô xung sát. Caxius và Titinius ra 

CAXIUS - ồ! Trông kìa, Titinius! Trông kìa, quân khốn kiếp cắm 
đầu bỏ chạy! Chính ta đã trở thành kẻ thù của quân sĩ ta: tên 
lính cầm cờ của ta quay lưng trở lại, ta bèn giết phăng quân 
hèn nhát và giật lấy lá cờ này. 

TITINIUS - Bẩm Caxius tướng quân, Brutus dã ra lệnh quá sớm; 
thấy hơi thắng Ôctavius đôi chút, ông ấy quá ham say chiến 
thắng: quân lính đổ xô đi cướp bóc, trong khi đó thì tất cả 
chúng ta bị Ảngtoan vây chặt. 

Pinđarus ra 

PINĐARƯS - Bẩm tướng công, xin hãy chạy xa, xa nữa! Mac Ăngtoan 
đã đột nhập dinh trại của ta rồi, tướng công! Xin hãy chạy mau, 
Caxius cao quý, chạy xa hơn nữa! 

CAXIƯS - Quả đồi này cũng đã khá xa rồi. {Nói với Titinius) - Nhìn 
xem, nhìn xem, Titinius! Có phải dinh trại của ta bốc cháy đó 
không? 

TITINIƯS - Bẩm tướng công, đúng dấy. 

CAXIƯS - Titinius, nếu ông yêu ta, thì hãy cưỡi ngựa của ta, và thúc 
ngập đanh vào sườn nó, cho đến khi nào nó đã đưa ông đến tận 
những toán quân kia, rồi lại đưa ông trở về đây, cho ta dược 
biết những đoàn quân đó là quân bạn hay quân thù. 

TITINIUS - Tôi sẽ trở về trong nháy mắt. 

Vào 



816 


VVILLĨAM SHAKESPEARE 


CAXIUS - Đi, Pinđarus, hãy lên cao hơn nữa trên ngọn đồi này; mắt 
ta xưa nay vẫn nhìn kém; hãy theo dõi Titinius, và cho ta biết 
ngươi trông thấy những gì trên bãi chiến trường. 

Pinđarus vào 

Chính ngày hôm nay, ta oe oe tiếng khóc chào đời; thời gian 
đã đi một vòng tròn, và điểm bắt đầu của đời ta cũng sẽ 
là điểm kết thúc; số mệnh của ta đã tận. 

- Tin tức thế nào, tên kia? 

PINĐARƯS (từ trên cao) - Chao ôi! Tướng công! 

CAXIƯS - Tin tức ra sao? 

PINĐARƯS (từ trên cao) - Titinius bị một tốp kỵ binh phi ngựa bủa 
vây tứ phía, nhưng ông ta vẫn thúc ngựa chạy miết... Bây giờ, 
chúng sắp đuổi kịp rồi; - cố lên, Titinius! Vài ba tên ngã ngựa. 
- Ôi chao! Ồng ta cũng ngã ngựa rồi; - bị chúng bắt rồi; - nghe 
kìa! Chúng cất tiếng reo mừng. 

Có tiếng hò reo 

CAXIUS - Xuông đi, đừng nhìn thêm nữa. ôi! Ta thật là hèn nhát, 
sông mãi làm gì, để trông thấy người bạn chí thân của ta bị 
giặc bắt ngay trước mặt ta! (Pinđarus xuống) Lại gần đây, nô 
bộc: trước kia, ta bắt ngươi làm tù binh ở xứ Parti (1) ; và khi ta 
tha chết cho ngươi; ta có bắt ngươi phải thề rằng, hễ ta ra lệnh 
cho ngươi làm gì, ngươi phải hết sức thi hành. Vậy, giờ phút 
này, ngươi hãy giữ trọn lời này. Từ lúc này trở đi, ta phổng 
thích cho ngươi được làm người tự do, và ngươi hãy cầm thanh 
bảo kiếm đã xuyên thủng bụng Xêdar này, đâm vào ngực của ta 
đây. Đừng có đứng đấy mà cãi; hãy tuân lệnh, cầm lấy chuôi 
gươm này; và khi ta đã kéo áo che mặt, - bây giờ mặt đã che 
rồi, - ngươi hãy đâm mũi kiếm vào đi. {2) 

- Xêdar, ngươi đã được rửa hận bằng chính thanh gươm đã 
giết ngươi. 


{1) Parti (Parthie): tên một nước xưa kia ở khu vực giữa khoảng bể Caxpiên và sông 
Indus và ơphrat. Dân tộc Partơ có tinh thần thượng võ, có miếng võ hiểm là trá 
bại rồi bắn tên ngầm trở lại, bách phát bách trúng, thành lập vương quốc từ năm 
250 tr.J.C. đến 255 sau J.c. bị diệt. 

(2) Xêdar: trước câu này, bản c có chú dẫn dộng tác: (Caxius kéo áo che mặt: ông ta 
tì trái tim vào mũi thanh kiếm mà Pinđarus cầm). 



JƯLIƯS XÊDAR 


817 


Caxius chết a) 

PINĐARƯS - Thế là ta được tự do! Tuy vậy, nếu ta được làm theo ý 
muốn, thì ta cũng chẳng muốn được tự do bằng cách này. Hỡi 
Caxius! Pinđarus sẽ xa chạy cao bay khỏi chốn này, không bao 
giờ người La Mã sẽ nghe thấy nói đến tên hắn nữa. 

Pỉnđarus vào. Titinỉus và Mexala ra 

MEXALA - Đôi bên thắng bại cũng đồng lần, Titinius ạ; vì Ôctavius 
bị đánh tan tác bởi quân của Brutus anh hùng, thì những đạo 
quân của Caxius lại bị Ăngtoan cả phá. 

TITINIUS - Caxius nghe tin này, chắc lấy làm hả dạ. 

MEXALA - Lúc ông ra đi, thì Caxius ở đâu? 

TITINIUS - Ớ đây, trên quả đồi này, lòng băn khoăn đau đớn, và có 
tên nô lệ Pinđarus theo hầu. 

MEXALA - Có phải ông ấy kia, nằm dài trên mặt đất? 

TITINIUS - Ông nằm dài, khác hình kẻ sông. Ôi! Thương thay! 

MEXALA - Có phải ông ấy không? 

TITINIUS - Không, chỉ là tàn tích của ông ấy thôi, Mexala. Vì 
Caxius không còn nữa! Hỡi mặt trời tà, giữa ánh hào quang đỏ 
rực, ngươi lặn chìm vào trong bóng tối tăm; cũng vậy thôi, 
trong vũng máu đào, đời sống của Caxius đã tắt; đã tắt rồi, mặt 
trời của La Mã! Ngày quang quẻ của chúng ta đã tận; tiếp đây, 
là mịt mùng vần vụ, đêm tối gian nguy, thuở tung hoành đã 
hết! Vì tưởng lầm tôi thất trận, cho nên người đến nỗi này! 

MEXALA - Nông nỗi này, chỉ vì ngờ vực sự thành công. Ôi, sự lầm 
đáng căm giận! Con đẻ của u sầu, tại sao ngươi thường hay 
trình bày những điều không có thực, cho trí tưởng hấp tấp của 
con người? Ôi, sự lầm lẫn, được hoài thai vội vã, ngươi ra đời 
bao giờ cũng sinh tai họa, con vừa rứt ruột, mẹ đã lìa đời. 

TITINIƯS - Ớ Pinđarus! Pinđarus, đâu rồi? 

MEXALA - Ông tìm hắn đi, Titinius, để tôi đi gặp tướng công Brutus, 
đem tin sét đánh đến tai người. Sét đánh, đúng rồi, vì gươm 
giáo cung tên cũng không độc hại cho người bằng nghe tin dữ 
dội này. 


(1) Caxius chết-, bản c chú dẫn: ông ta xô vào mũi gươm và chết . 


52 - SECHXPIA 



818 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


TITINIUS - Ông đi mau lên, Mexala, còn tôi, trong khi đó, tôi đi tìm 
kiếm Pinđarus. 

Mexala vào 

Tội nghiệp Caxius, tướng công sai tôi đi khỏi để làm gì? Tôi 
đã chẳng gặp các bạn của tướng công đó ư? Họ đã chẳng đặt lên 
trán tôi vòng nguyệt quế chiến thắng này, nhờ tôi đem về tặng 
tướng công, đó sao? Tướng công đã chẳng nghe thấy những 
tiếng hò reo của họ sao? Hỡi ôi! Tướng công đã hiểu lầm tất cả! 
Nhưng, thôi, vầng trán người hãy nhận vòng nguyệt quế này 
đây! Brutus, bạn của người, đã ra lệnh cho tôi đem về để hiến 
dâng người, tôi xin thi hành lệnh đó. 

- Brutus tướng công, hãy chạy lại đây mau, để xem tôi yêu 
quý Caius Caxius đến chừng nào! - Xin các thần linh cho phép 
nhé! - Đây là phận sự một con người La Mã. Lưỡi gươm của 
Caxius, lại đây, hãy nhằm đúng trái tim này. 

Titinius chết. Tiếng hô xung sát, 

Mexala trở ra cùng với Brutus, công tử Catỗ, 

Xtratô, Vôlumnius, Luxilius, v.v... 

BRƯTƯS ■ Đâu? Đâu? Thi thể của người đâu, Mexala? 

MEXALA - Đây kia, hỡi ôi! Và Titinius đương khóc bên người. 

BRƯTƯS - Titinius mặt ngước lên trời! 

CATỒ - Đã tắt thỏ rồi! 

BRUTƯS - Julius Xêdar, ngươi hãy còn uy lực! Linh hồn của ngươi 
lởn vởn ở không trung, và qua mũi kiếm của chúng ta vào chính 
gan ruột của chúng ta. 

Tiếng xung sát văng vẳng 

CATÔ - Titinius thật là một trang nghĩa sĩ! Nhìn xem, ông ta đội 
vòng nguyệt quế cho Caxius đã mệnh vong! 

BRƯTƯS - Có còn được hai người La Mã nào như hai người này nữa 
không? (1) - Con người cuối cùng của giống nòi La Mã, xin vĩnh 
biệt! Không bao giờ La Mã còn sinh sản được một con người 
như ông. 


(1) ... Con người...: trước câu này, bản c có chú dẫn dộng tác: (ông cầm lấy bàn tay 
Caxius và ấp vào trái tim mình). 



JULIƯS XÊDAR 


819 


- Các bạn, đáng lẽ tôi phải khóc người nằm đây nhiều hơn 
những dòng châu lệ mà các bạn sẽ trông thấy tôi chan chứa. 
Xin hãy tạm khất, Caxius, xin hãy tạm khất. Bây giờ, các bạn 
hãy đưa thi hài của ông về Taxôs (1) . Nhưng không cử hành tang 
lễ trong quân, sợ làm cho lòng quân nao núng. 

- Luxius, đi theo ta; - và công tử Catô (2) , theo ta trở lại chiến 
trường. 

- Labêô và Flavius, hai ông hãy ra lệnh cho quân ta tiến 
lên. - Ba giờ đã điểm (3) ; các anh em La Mã, trước khi trời sập 
tối, chúng ta hãy đánh một trận thứ hai, để quyết một phen 
sông mái. 

Tất cả cùng vào 


CẢNH IV 

Một khu vực khác của chiến trường 


Tiếng hô xung sát quân lính đôi bên 
vừa kéo ra, vừa đánh nhau; rồi Brutus, 
công tử Catô, Luxilius, v.v... cùng ra 

BRUTƯS - Anh em đồng bào, đánh nữa đi, đánh nữa! Chông cự thật 
hiên ngang vào! 

CATÔ - Không đánh thì ra kẻ lạc nòi ư? Ai muốn đi với ta? Ta quyết 
hô lớn tên ta trên bãi chiến trường: - Nghe đây! Ta là con của 
Mac Catô, kẻ thù của các bạo chúa, bạn của tổ quốc ta! Ta là 
con của Mac Catô, nghe rõ chưa? 

Chàng xông vào đánh giặc 


(1) Taxôs (Thassos): tên một hòn đảo trên bể Êgiê. 

(2) công tử Catô: con trai của Mac Catô (tức là Catô ở Utich); em trai của Porxya. 

(3) Ba giờ đã điểm: theo Plutac, trận đánh thứ hai xảy ra 20 ngày sau trận thứ 
nhất. Nhưng Shakespeare dồn hai trận vào hai ngày liền nhau, nên giờ giấc có vẻ 
cập rập vội vàng. 



820 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BRUTƯS - Và ta đây, là Brutus! Mac Brutus, chính là ta! Brutus, bạn 
của tổ quốc ta; hãy trông cho rõ, ta là Brutus. 

Vừa đánh giặc, vừa đi vào. Công tử Catô 
quả bất địch chúng, bị chết trong đám loạn quân 

LƯXILIUS - Hỡi công tử Catô hào kiệt, ngươi ngã xuống rồi ư? Ngươi 
chết anh dũng chẳng kém gì Titinius; ngươi thật xứng đáng 
mang danh là con của Catô. 

TÊN LÍNH THỨ NHẤT - Hàng đi, kẻo chết ngay. 

LƯXILIƯS - Có chết ta mới chịu hàng. (Lấy vàng bạc đưa cho tên 
lính) Đây, cầm lấy tất cả bạc vàng, nếu người chịu giết ta ngay. 
Hãy giết Brutus, y chết cho ngươi được hiển danh. 

TÊN LÍNH - Chúng ta không được giết người này. Một tù binh cao 
quý! 

TÊN LlNH THỨ HAI - Tránh ra, tránh ra. Bẩm với Ăngtoan là dã bắt 
được Brutus. 

TÊN LÍNH THÚ NHẤT - Để tôi đi báo. Chủ tướng đến kia rồi. 

Ảngtoan ra 

Đã bắt được Brutus, bẩm tướng công, bắt được Brutus rồi. 

ĂNGTOAN - Brutus đâu? 

LUXILIUS - Ở chốn an toàn, Ăngtoan ạ; Brutus vẫn an toàn. Tôi 
dám đoan quyết với ông rằng, không bao giờ một kẻ thù nào có 
thể bắt sống được Brutus anh hùng. Xin thần linh phù hộ cho 
người khỏi bị nỗi ô nhục lớn như vậy! Dù ông gặp người ở đâu, 
sống hay chết, bao giờ người cũng vẫn là Brutus, khí tiết không 
dời đổi. 

ẢNGTOAN - Người này không phải là Brutus, anh em ạ; nhưng món 
tù binh này quý báu cũng chẳng kém, ta cam đoan như vậy. 
Hãy chăm nom cho cẩn thận, đối đãi cho tử tế; ta thích có 
những người như thế làm bạn hơn là làm kẻ thù. Thôi, đi xem 
Brutus sống chết ra sao; rồi vào trưởng mạc của Ôctavius, báo 
tin cho ta biết tình hình mọi chuyện. 


Cùng vào 



JULIUS XÊDAR 


821 


CẢNH V 

Một khu vực khác của chiến trường 


Brutus ra với Đarđanius, Clitus, Xtratô và Vôlumnius 

BRUTUS - Bạn bè tan tác, còn vài mống lưa thưa, ta hãy cùng nhau 
lên ghềnh đá này nghỉ ngơi đôi chút. 

CLITUS - Hồi nãy, đã thấy Xtatilius giơ cao ngọn đuốc ở đằng xa; 
nhưng, bẩm tướng công, không thấy y trỏ về: chắc là bị bắt hay 
bị giết rồi. 

BRƯTƯS - Clitus, ngươi hãy ngồi xuống đây. Chém giết lúc này là 
khẩu hiệu; tử vong đương là chuyện thịnh hành. Hãy nghe ta 
nói đây, Clitus. (Nói thầm với Clitus) 

CLITUS - Chết nỗi! Tướng công, tôi à? Không, không đời nào tôi 
dám. 

BRUTUS - Vậy, im, đừng nói nữa. 

CLITƯS - Thà tôi tự giết tôi. 

BRƯTUS - Đarđanius, nghe đây... (Nói thầm với Đarđanius) 

ĐARĐANIƯS - Tôi, lại đi làm chuyện đó ư? 

CLITUS - Ôi! Đarđanius! 

ĐARĐANIUS - Ôi! Clitus! 

CLITUS - Brutus đòi anh làm chuyện dữ dội gì vậy? 

ĐARĐANIUS - Đòi phải giết tướng công, Clitus ạ. Trông kìa, người 
đương trầm ngâm nghĩ ngợi. 

CLITUS - Bầu tâm sự cao quý đương phiền muội tràn đầy, đến nỗi 
giàn giụa cả trên đôi khóe mắt. 

BRUTUS - Lại đây, Vôlumnius hiền hữu, nghe ta nói nhỏ một câu. 

VÔLUMNIƯS - Tướng công có điều gì dạy bảo? 

BRUTUS - Điều này đây, Vôlumnius: hồn bóng của Xêdar, ta đã 
thấy hai lần hiển hiện đêm khuya; một lần ở Xarđis, và đêm 
qua ở đây, trên đồng nội của Philippi. Ta biết rằng mệnh ta 
đã hết. 



822 


WIEEIAM SHAKESPEARE 


VÔLUMNIUS - Không phải vậy đâu, tướng công ạ. 

BRUTUS - Đúng vậy mà, ta biết chắc, Vôlumnius ạ. Ông thử trông 
xem, Vôlumnius, thế cục biến diễn như thế nào; quân thù đã 
dồn chúng ta đến miệng hô"; thà tự mình nhảy xuống đi còn vẻ 
vang hơn là đợi chờ chúng đến xô ta xuống. Vôlumnius hiền hữu 
ơi, ông biết rằng chúng ta là bạn học ngày xưa; vậy, nhân danh 
tình bạn cũ, ta yêu cầu ông cầm hộ kiếm cho ta, để ta lao mình 
vào mũi kiếm. 

VÔLUMNIUS - Bẩm tướng công, bạn hữu chẳng bao giờ giúp nhau 
chuyện đó. 

Lại có tiếng hô xung sát 

CLITUS - Tướng công, chạy đi, chạy đi! Chớ nên lần lữa ở nơi này! 

BRUTUS - Vĩnh biệt ngươi, - và ngươi, - và ông, Vôlumnius. - 
xtratô (1) , suốt lúc vừa qua, ngươi đã ngủ thiếp đi; vĩnh biệt 
ngươi nhé, Xtratô. - Các bạn đồng bào, ta thấy trong lòng vui 
lắm, vì suốt đời ta chưa hề thấy một người nào không trung 
thành với ta. Thất trận hôm nay, ta còn được vẻ vang hơn 
Ôctavius và Mac Ăngtoan trong chiến thắng đê hèn của chúng. 
Bây giờ xin vĩnh biệt tất cả các người; vì miệng của Brutus đã 
kể gần hết tiểu sử của đời mình; trên đôi mắt ta, đêm đã rủ 
bóng âm u; gân cốt của ta muốn nghỉ, ta bấy lâu ra sức, chỉ 
mong được tới phút giây này. 

Tiếng xung sát 

NHỮNG TIẾNG NGƯỜI KÊU (từ hậu trường) - Chạy đi, chạy đi, 
chạy đi! 

CLITUS - Chạy đi, tướng công, chạy đi! 

BRUTUS - Anh em cứ đi! Ta sẽ đi theo. 

Clitus, Đarđanius và Vôlumnỉus vào 

- Này, xtratô, ta yêu cầu ngươi, hãy ở lại bên mình chủ. 
Ngươi là một con người đáng mến; cuộc đời của ngươi cũng đã 
phảng phất có màu danh dự; vậy ngươi hãy cầm lấy thanh kiếm 
của ta, và ngoảnh mặt đi, trong khi ta tự lao mình vào mũi 
kiếm. Bằng lòng chứ, Xtratô? 


( 1 ) 


Xtratô: nô lệ và thày dạy tu từ học cho Brutus. 


JULIUS XÊDAR 


823 


XTRATÔ - Xin hãy chìa tay tôi bắt đã; vĩnh biệt, Chúa tôi. 

BRUTUS - Vĩnh biệt, Xtratô trung nghĩa! 

- Xêdar, bây giờ ngươi hãy nguôi dạ oán hờn! Khi giết ngươi, 
lòng ta vui chưa được nửa phần so với lúc này đây. 

Brutus lao mình vào mủi kiếm và chết. 

Tiếng xung sát, tiếng kèn lui quân. 

Ôctavius, Ầngtoan kéo quân ra cùng với Mexala, Luxilius 

ÔCTAVIƯS - Người này là ai? 

MEXALA - Nô bộc của chủ tôi. 

- Xtratô, chủ ngươi đâu? 

XTRATÔ - Ở ngoài vòng xiềng xích mà ông đương mang nặng, 
Mexala. Thân thể của người, thì kẻ chiến thắng chỉ có thể 
đem mà hỏa táng; vì Brutus, chỉ có riêng mình thắng nổi 
mình, ngoài ra không có kẻ nào được vinh dự về cái chết 
của người. 

LƯXILĨƯS - Brutus chính là con người như vậy. Cám ơn, Brutus. 
Tướng công đã chứng thực cho lời nói của Luxilius này. 

ÔCTAVIƯS - Ta sẽ thu dụng tất cả những người đã theo Brutus. 
Ngươi, có muốn trọn đời ở với ta không. 

XTRATÔ - Xin vâng, nếu Mexala sẵn lòng tiến dẫn. 

ÔCTAVIUS - Tiến dẫn đi, hiền hữu Mexala. 

MEXALA - Chủ tướng chết như thế nào, Xtratô? 

XTRATÔ - Tôi cầm thanh bảo kiếm, để người tự lao vào. 

MEXALA - Vậy, Ôctavius, xin hãy thu nạp dưới trướng kẻ đã giúp 
chủ tôi công việc cuối cùng. 

ĂNGTOAN (1) - Trong tất cả bọn, người này là người La Mã cao quý 
nhất. Tất cả bọn đồng mưu, ngoài ông ra, đều hành sự vì lòng 
đô" kỵ đối với Xêdar vĩ đại; riêng mình ông đã tham gia đoàn lũ 
họ, trong một niềm yêu nước chân chính, và vì lợi ích chung 
của mọi người. Cuộc đời của ông thật đã thanh cao; tất cả khí 
thiêng của trời đất được chung đúc trong ông một cách vô cùng 


(1) Ảngtoan: bản c chú dẫn động tác: "Ảngtoan kính cẩn nhìn thi hài Brutus". 



824 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


vi diệu, đến nỗi Tạo hóa có thể đứng lên, và bảo với thiên hạ 
thế gian rằng: "Đây là một con người!". 

ÔCTAVIUS - Ta hãy đem tất cả lòng kính trọng và mọi nghi thức 
tang lễ đầy đủ, để đối đãi với ông cho xứng với đạo đức của 
ông. Thi thể của ông, đêm nay, sẽ được quàn trong trướng 
mạc của ta, vđi tất cả mọi nghi lễ xứng đáng cho một người 
chiến sĩ. Bây giờ, hãy kêu gọi quân sĩ nghỉ ngơi, và ta hãy 
đi, cùng mọi người chia sẻ những vinh quang của một ngày 
tốt đẹp! 

Cùng vào 



CỒDIÔLANUT 


Bi kịch năm hồi 
HOÀNG TỐ VÂN dịch 



In theo cuốn: Uyliêm Sêcxpia, Măcbet-Côriồlanut-Ôtenlô 
Nxb Văn học, Hà Nội, 1972 



TIỂU DẪN VỀ CÔRIÔLANUT 


Shakespeare viết Côriôlanut vào khoảng năm 1608', căn cứ vào Cuộc 
đời Côriôlanut của Plutac trong tập Những con người trứ danh của Hy Lạp 
và La Mã cũng như ông đã căn cứ vào đấy để viết Julius Xêdar, Entơni và 
Cliơpat’rơ. 

Mặc dầu trong vở kịch không có lời nói nào cụ thể nhắc tới các biến cố 
đương thời, nhưng chắc hẳn một vài nhận xét trong vở kịch có liên quan 
tới các cuộc bạo động vào tháng năm và tháng sáu năm 1607 ở Anh; nông 
dân các quận Noocthămtơn, Oauych và Letxtơ nổi lên phá các hàng rào và 
các hào rãnh bao quanh các đất công và chiếm lẩy ruộng đất trong suốt 
mấy tuần lễ. 

So với các vở kịch khác của Shakespeare, Côriôlanut nổi bật ở chỗ tác 
giả đã xây dựng vở kịch trển một sự phân tích sắc sảo về quan hệ có tính 
giai cấp giữa quý tộc và bình dân, một điều không những không thể có 
trong Plutac mà còn hết sức hiếm thấy trong văn học thể giới trước khi 
xuất hiện chủ nghĩa xã hội khoa học. Sự phân tích này hiện thực và mới 
mẻ đến nỗi nhà phê bỉnh văn học dân chủ thế kỷ XIX là Hadơlit 
(Hazllitt) đã viết: "Côriôlanut giáo dục cho ta thấy nhiều vấn đề chính trị 
hơn là tất cả các bản báo cáo của các quốc hội Pháp và Anh trong một 
trăm năm gần đây". 

Lời khen này không quá đáng chút nào nếu ta so sánh Côriôlanut với 
Đời Cồriôlanut của Plutac. 

Shakespeare đã làm một việc rất táo bạo khi xử lý đề tài của Plutac. 
Ông đã biến một nhân vật mà Plutac liệt vào hàng ",những con người trứ 
danh" thành một tên phản bội và trình bày một vở kịch châm biếm chính 
trị thực sâu sắc dưới cái áo khoác của một vở anh hùng ca. 

Trong các vở kịch lịch sử khác, dù đó là lịch sử của La Mã như ơulius 
Xêdar hay lịch sử Anh như Măcbet, Henri IV, điều nổi bật trước mắt ta 
không phải là những vấn đề giai cấp, những sứ mệnh lịch sử mà là những 
cù nhân. Bối cảnh lịch sử và đấu tranh giai cấp hiện ra chủ yếu là qua 



828 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tăm lý của những cá nhân, ơ Côriôlanut thì khác. Toàn bộ vở kịch diễn ra 
trong cuộc đấu tranh trực diện giữa bình dân và quý tộc. Hầu hết vở kịch 
dành cho những cuộc hội họp: mở màn ra là không khí bạo động, quần 
chúng vác giáo mác xông ra giữa sân khấu. Tất cả mọi cảnh đều hừng hực 
không khí đấu tranh: những cuộc vận động quần chúng, những vụ xử án 
với sự tham gia của quần chúng, ngay cả trong lúc đánh nhau giữa quân 
La Mã và quân Vônxơ, thậm chí trong lúc mẹ con Côriôlanut nói chuyện 
với nhau củng vậy. Nếu như ở các vở kịch khác, phần chính của vở kịch là 
dành cho việc suy nghĩ, than thở, mơ màng, cho những vấn đề cá nhân 
(tình yêu, địa vị...) thì ở đây các biến cố chính trị đã chiếm hầu hết thời 
gian của vở kịch. 

Shakespeare đặc biệt sâu sắc khi phân tích tính chất của tầng lớp quý 
tộc. Quý tộc là một bọn ích kỷ đến cùng cực. Chúng tự cho chúng là 
"Jupite", là "Junô", là "thần linh", đòi nắm tất cả quyền lực. Đối với 
chúng, bình dân không phải là người: đó là một vật "bẩn thỉu", "hôi hám", 
một thứ "phân hôi thối". Chúng không chịu nhân nhượng: "quần chúng 
gọi lòng nhân đức của ta là sự sợ sệt", thậm chí không muốn thở chung 
một khí trời: "các anh đã làm không khí La Mã ô uế". 

Vì ích kỷ và hung hăng, lời nói của quý tộc bao giờ củng thô bỉ, hằn 
học. Tuy thái độ từng người đối với bình dân có khác (Mênêniut mỉa mai, 
Côminiut thận trọng, Côriôlanut thô lỗ), nhưng họ đều thống nhất với 
nhau ở chỗ căm ghét bình dân tới xương tủy. Tác giả rất sâu sắc khi ông 
vạch cho chúng ta thấy sự khoe khoang về nòi giống, gia thế, danh dự, chỉ 
là tuyên truyền dối trá để che đậy quyền lợi giai cấp. Vì nhìn thấy được 
bản chất sâu sắc của quý tộc, Shakespeare đã dùng những sự thực lịch sử 
để phơi bày các thủ đoạn của quý tộc để thao túng quần chúng; đầu cơ, 
cho vay, khủng bố không thành công, đứng trước tình trạng nhân dân nổi 
dậy, quý tộc phải tạm thời nhượng bộ. Nhưng ngay sau đó, nó thấy ngay 
có thể lợi dụng chiến tranh để hòa hoãn mâu thuẫn bên trong và bắt bình 
dân phải lệ thuộc vào mình. Nó biết biến thắng lợi quân sự thành tuyển 
truyền chính trị để mễ hoặc quần chúng. Trong hoàn cảnh toàn dân đoàn 
kết chống lại, nó biết dùng quyền mưu, giả vờ nhân nghĩa để tranh thủ 
thiện cảm của bình dân. Cuối cùng, khi thất bại, nó khống ngại theo giặc. 
Trong văn học cổ ít khi có một công trình nghệ thuật viết với một nhãn 
quan chính trị sắc sảo như vậy. 

Mặt khác, tác giả cũng rất hiện thực khi biểu hiện bình dân La Mã. 
Tác giả luôn luôn thể hiện họ là những người trung trực. Lời nói của họ 
bao giờ củng từ tốn; ngay cả trong lúc bạo động, họ cũng không phủ nhận 
những điều mà họ cho là "công lao" của Côriôlanut. Họ không bao giờ tỏ 
ra hằn học, trảo trở. Trong chiến trận họ anh dũng, khỉ đuổi được kẻ thù 



CÔRIÔLANUT 


829 


họ quay về cuộc sống hòa bình, "vui vẻ tất cả". Đặc biệt Shakespeare phơi 
bày những khuyết điểm của bình dân La Mã đã khiến họ không đóng 
được một vai trò độc lập trong lịch sử La Mã. Họ chỉ biết phẫn uất đòi 
quyền lợi vật chất trước mắt mà không có được một sách lược đấu tranh 
triệt để và kiên quyết. Chính vì thế họ dễ tin và hay bị lừa gạt. Họ cần có 
những người lãnh đạo sáng suốt vả kiên quyết. Hai hộ dân quan là những 
người như vậy; họ chỉ nghĩ đến quyền lợi chung, nên bình dân đã thắng. 

Cồriôlanut đã gây nhiều hiểu lầm. Lý do chính là vỉ tác giả đã khoác 
lên vở kịch này đầy chất thời sự chính trị của một nước Anh vừa trải qua 
một cuộc bạo động nông dân, một bộ áo bỉ kịch để che con mắt kiểm duyệt 
của triều đại Gièm đệ nhất. Dưới cái áo bi kịch này, người ta dễ dàng 
tưởng lầm rằng Côrỉôlanut, Vôlumnya là những nhân vật tích cực. Thêm 
vào đấy, cái nguyên mẫu ở trong Plutac củng dễ làm người ta hiểu lầm. 

Chúng tôi lần này sửa chữa theo bản Anh văn The tragedy of 
Coriolanus do G.B. Harrison xuất bản (Penguin Books, London, 1955) trên 
cơ sở bản dịch củ (theo bản Anh văn The Cambridge Shakespeare, ed. by 
William Aldir wright 3red. 1819-1893) do Nhà xuất bản Văn hóa xuất bản 
năm 1963. Ngoài ra có tham khảo các bản dịch khác như bản Đức văn của 
Dorothea Tieck, bản Pháp văn của F. V. Hugo, của G. Duval, bản Trung 
văn của Chu Sinh Hạo và bản Nga văn của Kornêep. 


NGƯỜI DỊCH 



NHÂN VẬT 


CAIƯT MACXIƯT 

sau này là Côriôlanut 

TITƯT LACXIUT 

các tướng La Mã chỉ 

CÔMINIUT J 

huy đánh quân Vônxơ 

MÊNÊNIƯT AGRIPPA 

bạn của Côriôlanut 

XIXINIUT VÊLUTUT 1 

các hộ dân quan La Mã 

JƯNIUT BRUTUT J 


Cậu bé MACXIUT 

con trai Côriôlanut 

Một quan truyền lệnh La Mã 


TULUT AUPHIĐIUT 

tướng Vônxơ 

Phó tướng của Auphiđiut 


Tòng đảng của Auphiđiut 


NICANO 

một người La Mã 

Một công dân ANXIUM 


AĐRIAN 

một người Vônxơ 

Hai vệ binh Vônxơ 


VÔLUMNYA 

mẹ Côriôlanut 

VIÊCGILYA 

vợ Côriôlanut 

VALÊRYA 

bạn Viêcgilya 


Các phu nhân quý tộc theo hầu Viêcgilya, 
các nguyên lão La Mã và Vônxơ, các quý tộc, 
cảnh lại, thị vệ, binh sĩ, công dân, người báo tin, 
những đầy tớ của Auphiđiut 



HỒI MỘT 


CẢNH I 

La Mã. Ngoài đường 


Một đám công dân nổi loạn cầm giáo mác, gậy gộc 
và các thứ vũ khỉ khác ra (1) 

CÔNG DÂN I - Trước khi chúng ta tiến lên nữa, anh em hãy nghe 
tôi nói. 

TẤT CẢ - Nói đi! Nói đi! 

CÔNG DÂN I - Tất cả anh em có quyết tâm thà chết còn hơn chịu đói 
không? 

TẤT CẢ - Quyết tâm, quyết tâm. 

CÔNG DÂN I - Trưóc hết, anh em đều biết rằng tên Caiut Macxiut là 
kẻ thù chính của nhân dân. 

TẤT CẢ - Chúng tôi biết, chúng tôi biết. 

CÔNG DÂN I - Chúng ta hãy giết nó đi và chúng ta sẽ có được lúa mì 
theo giá chúng ta quy định. Có phải anh em đã quyết định thế 
không? 

TẤT CẢ - Không cần nói lôi .thôi nữa, cứ việc làm thế, làm ngay đi thôi! 

CÔNG DÂN II - Các bạn công dân quý hóa, cho tôi nói một lời đã! 


(1) Cảnh này do tác giả sáng tạo hoàn toàn. Trong Plutac không nói đến chuyện 
biểu tình khởi nghĩa. Theo Plutac, nhân dân đói, bỏ La Mã đến một cái đồi "bây 
giờ gọi là Linh Sơn (Mont-Sacré)". Mênêniut đem câu chuyện ngụ ngôn ra thuyết 
phục. Họ nghe theo. 



832 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔNG DÂN I - Chúng ta vẫn được xem là bọn công dân nghèo, chỉ có 
bọn quý tộc mới là quý hóa thôi! Riêng cơm thừa canh cặn của 
bọn cầm quyền cũng đủ cún sống chúng ta. Chỉ cần chúng cho 
chúng ta cái phần thừa mứa miễn là còn ăn được, chúng ta dã cho 
là chúng rủ lòng nhân đức cứu vớt chúng ta rồi. Nhưng làm thế 
chúng lại cho là chúng sẽ tốn kém (1) quá. Chúng ta càng gày gò 
khổ cực, càng phơi bày cụ thể sự giàu có của chúng. Chúng ta càng 
khổ chúng càng được lợi. Phải lấy giáo trả mối thù này trước khi 
người thành bộ xương hom. Có thần linh chứng giám, tôi nói thế 
này là vì đói chứ không phải vì khao khát trả thù đâu. 

CÔNG DÂN II - Có phải người anh công kích nhất là Caiut Macxiut không? 

CÔNG DÂN I - Trước hết là hắn. Hắn đúng là đồ chó làm hại quốc dân. 

CÔNG DÂN II - Thế anh có nghĩ đến cồng lao của hắn dối với tổ quốc không? 

CÔNG DÂN I - Có chứ! Chúng tôi sẵn lòng khen ngợi công lao của 
hắn, nhưng hắn kiêu căng tự phụ như thế thì còn công với cán 
gì nữa. 

TẤT CẢ - Ây, đừng nói một cách ác ý đấy nhé! 

CÔNG DÂN I - Tôi nói để anh biết, những việc oanh liệt mà hắn đã 
làm là nhằm mục đích này: thằng nào cả tin lấy làm hài ỉòng 
cho rằng đó là vì nước vì nhà, kỳ thực hắn làm là để vui lòng mẹ 
hắn, và một phần cũng để thỏa mãn tính kiêu ngạo. Tính .kiêu 
ngạo của hắn cũng lớn chẳng kém gì lòng dũng cảm của hắn. 

CÔNG DÂN II - Đó là cái bản tính trời sinh của hắn không thể nào 
khác dược, thế mà anh lại cho là tật xấu. Dẫu sao anh củng 
không thể nào bảo là hắn tham lam được. 

CÔNG DÂN I - Cứ cho là thế đi nữa thì tôi cũng chẳng thiếu gì điều để 
lên án hắn: khuyết điểm của hắn vô số, nhắc lại chỉ mỏi miệng. 

Có tiếng hò hét ở hậu trường 

Những tiếng hò hét gì đấy? Khu vực bên kia của đô thị đã 
nổi dậy rồi. Tại sao chúng ta còn ở đây nói gẫu mãi? Đến điện 
Capitôl (2) đi! 


(1) We are too dear: có thể hiểu theo hai cách: chúng ta thân thiết quá hay chúng ta 
đắt quá. Hugo: "Họ cho rằng chúng ta thân quá". Chu Sinh Hạo: "Thân thiết quá". 
Duval và Korneev: "Họ cho rằng thế thì tốn tiền cho họ quá". Tieck: "Chúng ta 
không dáng giá như thế'*. 

(2) Nơi thờ thần Jupite và nơi họp của Nguyên lão viện. 



CÔRIÔLANUT 


833 


TẤT CẢ - Đi thôi! đi thôi! 

CỒNG DÂN I - Hãy khoan, ai đấy? 

Mênèniut Agrippa ra 

CÔNG DÂN II - Ông Mênêniut Agrippa tôn quý, một người xưa nay 
vẫn yêu mến nhân dân. 

CÔNG DÂN I - Kể ra cũng khá lương thiện. Tất cả bọn kia mà cũng 
được như thế thì tốt biết mấy! 

MÊNÊNIUT - 0 kìa đồng bào của tôi, có việc gì thế? Đi đâu mà gậy 
gộc thế kia? Có việc gì vậy, nói cho tôi biết với! 

CÔNG DÂN I - Việc chúng tôi làm không phải Nguyên lão viện không 
biết. Nửa tháng nay họ đã nghe phong thanh chúng tôi định 
làm gì. Bây giờ thì chúng tôi sẽ chứng tỏ cho họ thấy bằng 
hành động đây: họ bảo cái dân nghèo mà xin xỏ thì to mồm 
lắm. Họ sẽ biết rằng cánh tay chúng tôi cũng khỏe nữa. 

MÊNÊNIƯT - Thế nào, các vị, các bạn tốt của tôi, các láng giềng 
trung hậu của tôi, các vị muốn chết sao? 

CÔNG DÂN I - Thưa ông, chúng tôi đã chết rồi còn muốn với không 
gì nữa. 

MÊNÊNIUT - Tôi bảo các bạn nhé: các vị quý tộc thực đã hết lòng lo 
lắng đến các bạn. Vì thiếu thốn, khổ cực trong cảnh đói kém 
này, các bạn có thể giơ giáo mác lên đánh trời cũng như giơ 
giáo mác lên đánh lại nhà nước La Mã. Nhưng nhà nước La Mã 
vẫn cứ đi theo con đường nó dã chọn: nó sẽ đập tan hàng vạn 
mắt xích còn vững chắc hơn cả mọi trở ngại các bạn dựng lên. 
Đói kém là do thần linh gây nên chứ đâu phải do quý tộc! Các 
bạn phải quỳ xuống cầu xin, chứ vung tay lên thì không ích gi 
đâu. Than ôi, tai họa đã xô dẩy các bạn đến nông nỗi này, 
những tai họa khác đang chờ các bạn. Các bạn phỉ báng những 
người lãnh đạo quốc gia! Họ lo lắng cho các bạn chẳng khác gì 
bậc cha mẹ lo lắng cho con cái, thế mà các bạn nguyền rủa họ 
như kẻ thù. 

CÔNG DÂN I - Lo cho chúng tôi ấy à? Quả thực họ chẳng hề lo lắng 
cho chúng tôi bao giờ hết. Lo để chúng tôi chết đói, còn kho của 
họ thì đầy ắp lúa. Lo làm ra những đạo luật về cho vay để bênh 
vực bọn cho vay nặng lãi, ngày ngày lo bác bỏ những đạo luật 
tốt đẹp đã được ban ra chống lại bọn giàu có, và lo định ra 
những điều khoản ngày càng nghiệt ngã để trói buộc và kìm 


53 - SECHXPIA 



834 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


hãm dân nghèo. Nếu chiến tranh không ăn tươi chúng tôi thì 
họ cũng sẽ nuốt sống chúng tôi. Tất cả tình yêu thương của họ 
đối với chúng tôi là như thế đấy. 

MÊNÊNIƯT - Hoặc anh phải thú nhận rằng anh hết sức độc ác hoặc 
phải coi anh là thằng điên. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu 
chuyện thú vị. Có thể các bạn đã nghe câu chuyện này rồi nhưng 
vì nó đáp ứng mục đích của tôi nên tôi xin đánh bạo kể lại. 

CÔNG DÂN I - Được thôi, tôi xin nghe ông đây. Có điều xin ông đừng 
hòng dùng chuyện cổ tích để làm chúng tôi quên lãng nỗi bất 
hạnh của chúng tồi. Nhưng thôi tùy ý ông, ông cứ kể đi. 

MÊNÊNIUT - Ngày xưa, có một hôm, tất cả các bộ phận của thân thể 
đều nổi lên chống lại cái bụng và buộc tội cái bụng như sau: 
bụng chỉ nằm lì giữa thân thể như một cái vực, lười biếng, 
chẳng làm gì. Đã thế nó lại bo bo tích trữ thịt thà, thực phẩm 
chứ không bao giờ chịu làm lụng như các bộ phận khác. Trong 
lúc đó các bộ phận khác lo nhìn, lo nghe, lo suy nghĩ, lo dạy dỗ, 
lo đi, lo cảm xúc và cùng nhau hợp sức để góp phần đáp ứng 
những nhu cầu, những đòi hỏi chung của toàn bộ cơ thể. Bụng 
ta trả lời... 

CÔNG DÂN I - Thưa ông, thế bụng ta trả lời thế nào? 

MÊNẺNIUT - Để rồi tôi nói cho anh nghe. Bụng ta mỉm cười. Nụ cười 
này không phải từ phổi ra, nhưng vẫn là nụ cười (vì như các 
anh thấy, tôi có thể làm cho bụng nói, vậy cũng có thể làm nó 
cười được). Bụng ta khinh bỉ trả lời các cơ quan bất bình, các bộ 
phận nổi loạn kia đang ghen tị về sự thu nhập của nó, hoàn 
toàn y như các anh. Các anh nói xấu các vị nguyên lão chỉ vì họ 
không như các anh. 

CÔNG DÂN I - Cái bụng của nhà ông trả lời thế này chứ gì: Cái đầu 
đội vương miện, đôi mắt chú ý mọi vật, quả tim là người cố vấn, 
cánh tay là người chiến sĩ, cặp chân là con tuấn mã, cái lưỡi là 
người thổi kèn, và bao nhiêu bộ phận lớn nhỏ khác giúp đỡ và 
bảo vệ cơ thể chúng ta, nếu như tất cả... 

MÊNÊNIUT - Thế nào? Thằng này muốn nói trước ta à? Thế nào? 
Ngươi bảo thế nào? 

CÔNG DÂN I - Nếu như tất cả phải chịu khổ sở vì cái bụng phàm ăn, 
nơi chứa phân của cơ thể... 

MÊNÊNIUT - Được rồi, thế rồi sao? 



CÔRIÔLANUT 


835 


CÔNG DÂN I - Nếu tất cả các bộ phận trên đều than phiền thì bụng 
trả lời gì được? 

MÊNÊNIUT - Tôi sẽ nói cho mà nghe, nếu ngươi chịu khó nhẫn nại 
một chút. Rõ thực là nóng nảy! Ngươi sẽ nghe cái bụng trả lời. 

CÔNG DÂN I - Ông dài dòng văn tự lắm! 

MÊNÊNIƯT - Cái anh bạn này mới vội vàng chứ! Cái bụng hết sức 
trang trọng của anh trả lời ung dung từ tốn chứ không phải hấp 
tấp lỗ mãng như bọn tố cáo nó đâu. Nó trả lời như sau: "Thưa các 
bạn cùng cơ thể, quả thực tôi là người trước tiên nhận các thức 
ăn nuôi sống các bạn. Nhưng như thế là đúng thôi, bởi vì tôi là 
cái kho, là cửa hàng của tất cả thân thể. Nhưng nếu các bạn chịu 
khó nhớ cho thì tôi vẫn gửi thức ăn qua các dòng máu tới triều 
đình là quả tim và tới ngai vàng là bộ óc. Qua các đường quanh 
co và các cơ quan của cơ thể, các dây thần kinh mạnh mẽ nhất 
và các mạch máu nhỏ, tất cả đều nhờ tôi mà nhận được đồ ăn 
cần thiết để sống. Và mặc dầu tất cả các bạn tốt của tôi, cùng 
một lúc" - cái bụng nó nói thế đấy, các bạn chú ý cho... 

CÔNG DÂN I - Được rồi, được rồi! 

MÊNÊNĨUT - "Mặc dầu các bạn không thể thấy cùng một lúc tôi đã 
phân phát những gì cho mỗi người, nhưng tôi có thể chứng 
minh sòng phẳng cho các bạn thấy rằng có bao nhiêu bột thì tôi 
đều chuyển hết cho các bạn, còn tôi chỉ giữ lại cám mà thôi". 
Các anh thấy nó nói thế nào? 

CÔNG DÂN I - Cũng là một cách trả lời. Nhưng ông dùng câu chuyện 
này để nói chuyện gì chứ? 

MÊNÊNIƯT - Các nguyên lão của La Mã chính là cái bụng nhân hậu 
kia, còn các anh là những bộ phận nổi loạn. Các anh cứ xét kỹ 
những điều họ khuyên bảo, họ lo lắng, các anh cứ suy nghĩ cho 
đúng đắn về quyền lợi của quốc dân đi, các anh sẽ thấy mọi công 
ích các anh nhận được đều là do họ làm ra hoặc đem đến cho các 
anh cả, chứ hoàn toàn không phải do tự các anh đâu. Còn ngươi, 
ngón chân cái của đám đông này, ngươi nghĩ thế nào? 

CÔNG DÂN I - Tôi là ngón chân cái ư? Tại sao lại là ngón chân cái? 

MÊNÊNIƯT - Vì ngươi là một trong những tên hèn hạ nhất, đê tiện 
nhất, nghèo khổ nhất trong cuộc khởi loạn hết sức khôn ngoan 
này và ngươi lại đi đầu. Đồ chó má, nòi giống đê tiện nhất, 
ngươi dẫn đầu là để kiếm lợi chứ gì! Này cứ gậy gộc sẵn sàng 



836 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đi, La Mã và lũ chuột của nó đã đến lúc quyết chiến rồi. Trong 
hai bên, nhất định một bên sẽ phải tiêu diệt. 

Caiut Macxiut ra 
- Kính chào Macxiut túc hạ. 

MACXIƯT - Cám ơn. (Nói với các công dân) - Bọn côn đồ phản loạn 
kia, có chuyện gì mà cứ xoa gãi mãi những ý kiến khốn nạn 
làm chúng mày ngứa ngáy đến lở lói hết cả người như vậy? 

CÔNG DÂN I - Chúng tôi chẳng bao giờ nghe thấy ông nói năng tử tế. 

MACXIƯT - Thằng nào nói năng tử tế với chúng mày thì chỉ là thằng 
nịnh hót tối ư đê tiện. Đồ chó rách kia, chúng mày không muốn 
chiến tranh cũng không muốn hòa bình, vậy chúng mày muôn 
gì? Chiến tranh làm chúng mày khiếp sợ, hòa bình làm chúng 
mày kiêu hãnh. Cứ tin ở chúng mày thì rồi lúc cần phải thấy 
chúng mày là sư tử, sẽ chỉ thấy chúng mày là thỏ, lúc cần 
chúng mày là cáo sẽ thấy chúng mày chỉ là ngỗng. Không, 
chúng mày chẳng đáng tin gì hơn than hồng trên băng, mưa đá 
dưới ánh mặt trời. Đạo đức của chúng mày là tâng bốc những 
kẻ làm bậy đến mức đê tiện và nguyền rủa công lý đã trừng trị 
hắn (1) . Ai đáng được tôn kính thì lại bị chúng mày căm ghét. Sở 
thích của chúng mày là cái bệnh thèm ăn của người ốm, chỉ 
muôn ăn của độc làm bệnh nặng thêm. Dựa vào sự ủng hộ của 
chúng mày thì thật chẳng khác gì buộc đá vào người mà bơi, 
lấy lau sậy mà chặt cây sồi. Treo cổ chúng mày lên chứ tin với 
tưởng gì? Cứ mỗi phút chúng mày lại thay đổi ý kiến một lần. 
Vừa mới căm thù đó đã ca ngợi rồi, vừa mới đeo vòng hoa đó đã 
chê bai sỉ vả rồi. Có chuyện gì mà ở nhiều nơi trong đô thị, 
chúng mày hò hét phản đối Nguyên lão viện thế? Trên có các 
thần linh, Nguyên lão viện bắt chúng mày vào khuôn vào phép, 
không thế chúng mày sẽ ăn thịt lẫn nhau. (Nói với Mènèniut) - 
Chúng yêu cầu gì thế? 


(1) Câu này trực tiếp ám chỉ quần chúng Luân Đôn đương thời hay thay đổi ý kiến. 
Ngày 8 tháng 2 năm 1601, quận công Etxec, một quý tộc, chống lại nữ hoàng 
Elizabet, kêu gọi nhân dân nổi dậy nhưng không ai hưởng ứng. Nhưng ngày 23 
tháng 2, sau khi Etxec bị hành hình, quần chúng Luân Đôn đã định xé xác những 
người treo cổ ồng ta. Tháng 11 năm 1603, Oantơ Ralêch bị giải từ Luân Đôn đến 
Ưynsetxtơ để xử tội; quần chúng căm ghét y, muốn giết y. Nhưng thái độ dũng 
cảm của Ralêch trước tòa án đã làm quần chúng hoàn toàn thay đổi ý kiến, khiến 
Ralêch phút chốc trở thành một thứ anh hùng được sùng bái. 



CÔRIÔLANƯT 


837 


MÊNÊNIUT - Mua lúa theo giá chúng quy định. Chúng bảo lúa mì 
đầy ắp các kho của đô thị. 

MACXIUT - Treo cổ chúng lên! Chúng nói thế à? Ngồi ở xó bếp mà 
đòi biết công việc bàn ở nhà Nghị hội: ai sẽ lên, ai gặp thời, ai 
thất thế; ủng hộ bè này đảng nọ, dự tính những cuộc hôn nhân 
sắp đến, củng cố phe phái của mình, còn ai không ưa thì chà 
xuống gót giầy. Chúng bảo còn đủ lúa mì à? ước gì quý tộc vứt 
bỏ lòng thương hại và cho phép ta tuốt kiếm! Ta sẽ băm nát 
hàng ngàn tên nô lệ kia làm thành một đống thịt đủ cao để 
cắm được ngọn giáo của ta. 

MÊNÊNIƯT - Bọn này đã gần bị thuyết phục hoàn toàn rồi bởi vì tuy 
họ hết sức dại đột, họ cũng nhát gan vô cùng. Nhưng ông làm 
ơn cho biết đám bên kia họ nói gì thế? 

MACXIUT - Chúng giải tán rồi. Bọn chết treo! Chúng nói rằng chúng 
đói, chúng thở ra những câu tục ngữ nào là "đói thì đến tường 
đá cũng nứt" nào là "chó cũng phải ăn", nào là "thịt là để mà 
ăn", "thần linh sinh ra thóc lúa không phải chỉ cho người giàu 
mà thôi"... Chúng cứ thở ra những lời than phiền tủn mủn như 
thế, và những lời than phiền ấy đã được thỏa mãn, người ta 
đồng ý chấp thuận một bản thỉnh nguyện của chúng, một bản 
thỉnh nguyện thật là quái gở, làm đau lòng giới quý tộc và 
khiến quyền uy cứng cỏi cũng phải tái mặt. Thế rồi chúng tung 
mũ lên trời như muôn ngoắc mũ lên vành trăng và thi nhau reo 
hò ầm ĩ. 

MÊNÊNIUT - Chúng được chấp thuận những gì? 

MACXIUT - Được quyền tự do lựa chọn năm hộ dân quan để bênh vực 
cái khôn ngoan thô lỗ của chúng. Một đứa là Juniut Brutut, một 
đứa là Xixiniut Vêlutut và đứa nào nữa tôi cũng chẳng biết. Mẹ 
kiếp, bọn hèn mạt kia có làm đô thị bay hết mái cũng đừng 
hòng ép buộc được tôi. Cứ thế này thì chẳng mấy chốc chúng sẽ 
lấn át chính quyền rồi sẽ tung ra những lý do quan trọng hơn 
để xúi giục nổi loạn. 

MÊNÊNIUT - Thực là quái gở. 

MACXIƯT (nói với quần chúng) - Xéo về nhà đi, đồ ô hợp. 

Một người báo tin vội vã bước ra 

NGƯỜI BÁO TIN - Ông Caiut Macxiut đâu? 



838 


VVILL1AM SHAKESPEARE 


MACXIƯT - Ta đây. Có việc gì thế? 

MGƯỜI BÁO TIN - Thưa ngài, có tin quân Vônxơ đã động binh. 

MACXIUT - Tin này làm ta rất vui lòng; thế là chúng ta sẽ có cách 
trừ bỏ cái đám thừa hôi hám thối tha kia. Kìa, các bậc huynh 
trưởng ưu tú nhất của chúng ta đã đến. 

Xixiniut Vèlutut, Juniut Brutut, Côminiut, Titut Lacxiut 
và các vị nguyên lão khác ra 

NGUYÊN LÃO I - Macxiut túc hạ, đúng như ngài gần đây đã báo cho 
chúng tôi biết: quân Vônxơ đã động binh. 

MACXIUT - Chúng có một người cầm đầu là Tulut Auphiđiut, hắn sẽ 
làm các vị vất vả đấy. Ghen tị phẩm cách cao thượng của hắn 
là có lỗi, nhưng nếu tôi mà không phải là tôi hiện nay thì tôi 
chỉ muốn là hắn mà thôi. 

CÔMINIUT - Hai ông đã từng giao phong với nhau rồi chứ? 

MACXIUT - Nếu thế giới chia làm hai nửa đánh lẫn nhau và hắn ở 
về phe của tôi, thì tôi cũng sẽ nổi loạn chỉ cốt để được giao 
chiến với hắn. Hắn là một con mãnh sư mà tôi tự hào được 
săn đuổi. 

NGUYÊN LÃO I - Nếu vậy thì Macxiut túc hạ, túc hạ hãy giúp 
Côminiut trong cuộc chiến tranh này. 

CÔMINIUT - Trước đây túc hạ đã hứa như vậy! 

MACXIUT - Thưa ngài, đúng thế, và tôi trước sau không thay đổi. 
Titut Lacxiut túc hạ, túc hạ sẽ thấy tôi đánh vỗ thẳng vào mặt 
Tulut một lần nữa. Thế nào, túc hạ cương quyết chứ? Hay là 
không đi? 

TITUT - Đi chứ, Caiut Macxiut túc hạ, tôi thà chống một nạng và 
dùng nạng kia để chiến đấu chứ không chịu đứng ngoài trận này. 

MÊNÊNIUT - Thực là bản sắc anh hùng! 

NGUYÊN LÃO I - Mời các vị hãy cùng tôi đến điện Capitôl, Các bạn 
cao quý nhất đang đợi chúng ta ở đấy. 

TITUT (nói với nguyên lão I) - Ngài dẫn đầu đi. Côminiut tôn ông 
theo sau, còn chúng tôi thì đi sau tôn ông, tôn ông xứng đáng 
được cái quyền ưu tiên ấy. 

CÔMINIUT - Macxiut túc hạ! 

NGUYÊN LÃO I (nói với dân chúng) - Ai về nhà nấy thôi, đi đi! 



CÔRIÔLANUT 


839 


MACXIUT - Không, cứ để chúng đi theo chúng ta! Quân Vônxơ có 
nhiều lúa mì. Phải mang lũ chuột này đến đấy để đục khoét kho 
tàng của chúng. Đám nổi loạn đáng kính kia, các ngươi tỏ ra 
dũng cảm đấy. Các ngươi hãy đi theo chúng ta. 

Các nguyên lăo, Titut Lacxiut, Macxiut và Mênêniut vào. 

Các công dân giải tán. Còn lại Xixiniut và Brutut 

XIXINIUT - Xưa nay có ai kiêu ngạo như cái tên Macxiut kia không? 

BRUTUT - Chẳng ai như hắn. 

XIXINIUT - Đúng vào lúc chúng ta được chọn làm hộ dân quan. 

BRUTUT - Ông có nhìn môi và mắt hắn không? 

xrxiNIƯT - Không, nhưng tôi để ý đến những lời lẽ khinh thị của hắn. 

BRUTƯT - Đã nổi giận thì hắn cũng chẳng từ giễu cợt cả thần linh. 

XIXINIUT - Đến mặt trăng khiêm tốn hắn cũng châm chọc. 

BRUTUT - Trận này thì hắn chết, hắn đã trở nên quá đỗi kiêu căng 
về sự dũng cảm của hắn. 

XIXINIUT - Một bản tính như vậy, lại được thắng lợi kích thích, đã coi 
thường cả cái bóng dưới chân vào lúc giữa trưa. Nhưng tôi ngạc 
nhiên: tự phụ như hắn mà sao lại chịu để Côminiut chỉ huy. 

BRUTUT - Hắn chỉ muốn có danh tiếng, mà danh tiếng thì hắn đã 
giành được. Danh tiếng ấy chỉ có thể được duy trì hoặc tăng 
thêm khi hắn giữ địa vị thứ hai, vì: có gì sai lầm thì đó sẽ là lỗi 
của nguyên soái, tuy ông ta đã làm hết sức mình và dư luận hồ 
đồ lúc đó sẽ nói về Macxiut: Ôi chao, giá như Macxiut đảm 
đương việc này... 

XIXINIUT - Còn nếu công việc trôi chảy thì dư luận, vốn thiên về 
Macxiut, sẽ cướp hết công lao của Côminiut. 

BRUTUT - Tóm lại, một nửa vinh quang của Côminiut sẽ được gán 
cho Macxiut mặc dù Macxiut không có công lao gì; và mọi sai 
lầm của Côminiut sẽ thành danh tiếng của Macxiut mặc dù thực 
ra hắn chẳng xứng đáng. 

XIXINIUT - Ta hãy rời khỏi đây đi nghe xem lệnh xuất chinh thế 
nào, và xem thử ngoài cái cung cách vốn dĩ của hắn, hắn sẽ ra 
trận lần này ra sao. 

BRUTUT - Chúng ta đi thôi. 


Hai người vào 



840 


WILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 

Côriôỉi Nguyên lão viện 


Tulut Auphiđiut và các nguyên lão thành Côriôli ra 

NGUYÊN LÃO I - Nguyên soái Auphiđiut, vậy là theo ý tướng quân, 
bọn La Mã đã dò biết công việc chúng ta bàn bạc và tỏ tường 
chúng ta sẽ hành động như thế nào. 

AUPHIĐIUT - Chẳng phải ý kiến các vị cũng thế sao? ở cái nước 
này, xưa nay mọi kế hoạch được suy tính, chưa kịp đem thực 
hiện thì La Mã đã đánh hơi thấy trước rồi. Cách đây chưa đầy 
bốn ngày, tôi đã được tin từ La Mã, nguyên văn như sau; tôi 
nhớ còn có bức thư ở đây, à, bức thư đây rồi. {Đọc) 

"Chúng đã tập hợp một đạo quân, nhưng chưa biết sẽ di về 
hướng đông hay đi về hướng tây: nạn đói trầm trọng, nhân dân 
nổi loạn. Và có tin đồn là Côminiut, Macxiut, kẻ thù cũ của 
tướng quân (và bị La Mã căm ghét hơn tướng quân căm ghét 
nó) cùng với Titut Lacxiut, một người La Mã hết sức dũng cảm, 
cả ba người chịu trách nhiệm công việc chuẩn bị dẫn quân đi 
chắc hẳn là để đánh ngài đấy. Xin ngài chú ý". 

NGUYÊN LÃO I - Quân đội ta đã ra ngoài cõi. Xưa nay chúng ta bao 
giờ cũng tính rằng La Mã sẽ sẵn sàng nghênh chiến. 

AUPHIĐIUT - Các vị cũng không nghĩ rằng giữ kín các mưu đồ lớn 
của mình cho đến khi tự nó cần bộc lộ ra là chuyện điên rồ, bởi 
vì kế hoạch mới phôi thai thì hình như La Mã đã biết. Mục 
đích của ta trước đây là đánh chiếm nhiều thành trước khi La 
Mã hay tin chúng ta khởi binh, nhưng nay bị lộ rồi, mục đích 
ấy phải thu hẹp lại. 

NGUYÊN LẢO II - Auphiđiut tướng quân, tướng quân hãy nhận nhiệm 
vụ đến ngay với binh sĩ, cứ để mặc chúng tôi canh giữ thành 
Côriôli nếu chúng đem quân tới. Chỉ khi nào chúng hãm thành 
thì tướng quân hãy đem quân về đây giải vây. Nhưng theo tôi, 
tướng quân sẽ thấy chúng không sẵn sàng để đương đầu với 
chúng ta đâu. 

AUPHIĐIUT - Ôi chao! Xin đừng mơ hồ về điểm đó. Tôi nói là có căn 
cứ chắc chắn. Hơn nữa, một vài bộ phận của quân đội chúng đã 



CÔRIÔLANUT 


841 


lên đường và chỉ tiến về đây thôi. Xin cáo từ các vị. Nếu tôi và 
Caiut có dịp gặp nhau, chúng tôi đã thề với nhau là chúng tôi 
sẽ chiến đấu cho đến khi một trong hai người kiệt sức. 

TẤT CẢ - Cầu các thần linh phù hộ tướng quân. 

AƯPHIĐIƯT - Và độ trì cho các vị được bình an. 

NGUYÊN LẢO I - Tạm biệt! 

NGUYÊN LÃO II - Tạm biệt! 

TẤT CẢ - Tạm biệt! 

Mọi người vào 


CẢNH III 

La Mà. Trong nhà của Macxiut 


Vôlumnya và Viêcgilya ra. 

Hai người ngồi khâu trên hai ghế đẩu thấp 

VÔLUMNYA - Con hãy hát đi, hãy tỏ ra vui vẻ thoải mái hơn. Nếu 
Macxiut là chồng, thì khi chồng vắng mặt để lập công danh, mẹ 
sẽ sung sướng hơn là khi được chồng vuốt ve âu yếm rất mực 
trong chốn buồng the. Khi Macxiut còn non nớt và là đứa con 
trai duy nhất mẹ sinh ra, khi vẻ đẹp thời niên thiếu của nó làm 
mọi con mắt đều đổ dồn vào nó, ở địa vị một người mẹ khác thì, 
dù nhà vua có cầu khẩn suốt một ngày, cũng cứ mải ngắm nhìn 
con không muốn rời ra một giờ một phút, nhưng mẹ thì mẹ lại 
nghĩ rằng một con người như vậy xứng đáng được hưởng vinh 
dự và nếu vinh quang không làm nó động lòng hăng hái thì nó 
sẽ chẳng hơn gì một bức tranh treo trên tường, cho nên mẹ đã 
vui lòng để nó dấn mình vào chốn hiểm nghèo, nơi nó có thể 
kiếm được công danh. Mẹ đã sai nó đi vào một cuộc chiến tranh 
tàn khốc và nó đã trở về với một vòng lá sồi trên trán (1) . Mẹ 


(1) ở La Mã cổ đại, khi một vị tướng thắng trận trở về hoặc một người lính cứu 
được đồng đội trong chiến đấu thì được mang một vòng lá sồi trên trán. 



842 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nói để con hay: khi lần đầu tiên biết mình sinh con trai, mẹ 
cũng không vui sướng cho bằng lần đầu mẹ thấy nó đã tỏ ra là 
một trang nam tử. 

VIÊCGILYA - Nhưng thưa mẹ, nếu chàng hy sinh nơi chiến trận 
thì sao? 

VÔLƯMNYA - Lúc đó danh thơm của nó sẽ là đứa con trai của mẹ. 
Mẹ sẽ tìm được dòng dõi ở đấy. Mẹ thành thực thú nhận với 
con: nếu mẹ có mười hai đứa con trai, tất cả đều được mẹ yêu 
quý như nhau, chẳng kém gì Macxiut yêu quý của con và của 
mẹ, thì thà mẹ chịu để mười một đứa con hy sinh cao cả cho tổ 
quốc còn hơn là có một đứa con trốn trách nhiệm để phè phỡn 
hưởng lạc. 

Một nữ quý tộc ra 

NỮ QUÝ TỘC - Thưa phu nhân, có tiểu thư Valêrya đến thăm phu nhân. 

VIÊCGILYA - Xin mẹ cho phép con rút lui. 

VÔLUMNYA - Ây, không nên. Hình như mẹ đã nghe thấy tiếng trống 
trận của chồng con. Mẹ thấy nó đang túm lấy tóc Auphiđiut dìm 
xuống. Bọn Vônxơ sợ nó bỏ chạy như trẻ con sợ gấu. Mẹ như 
thấy nó giẫm chân thế này và thét: "Đồ hèn nhát, hãy theo ta, 
chúng mày tuy sinh ra ở La Mã nhưng đều ra đời trong sợ hãi". 
Thế rồi nó lấy cái bao tay sắt vuốt cái trán đầy máu và tiến lên 
như một người thợ gặt muốn cắt phăng tất cả hay là chịu mất 
hết số tiền công. 

VIÊCGILYA - Trán đầy máu à? ôi, thần Jupite! Đừng có máu! 

VỒLƯMNYA - Thôi đi, ngốc lắm! Máu trên trán kẻ nam nhi còn đẹp 
hơn vàng mạ chiến lợi phẩm. Khi Hêcuba cho Hecto bú, ngực 
của nàng cũng không đáng yêu bằng trán của Hecto phun máu 
coi thường thanh kiếm Hy Lạp. (Nói với nữ quý tộc) - Bảo tiểu 
thư Valêrya là chúng ta mời tiểu thư vào. 

Nữ quý tộc vào 

VIÊCGILYA - Cầu thần linh phù hộ cho chàng thoát khỏi tay tên 
Auphiđiut hung dữ. 

VÔLƯMNYA - Nó sẽ dìm đầu Auphiđiut xuống dưới đầu gối và giẫm 
chân lên cổ hắn. 

Valêrya ra cùng với người hầu và một nữ quý tộc 



CÔRIÔLANƯT 


843 


VALÊRYA - Kính chào quý vị phu nhân. 

VÔLUMNYA - Chào tiểu thư. 

VIÊCGILYA - Tôi rất vui mừng được gặp tiểu thư. 

VALÊRYA - Hai vị có mạnh khỏe không? Hai vị rõ ràng là những bà 
nội trợ đảm đang. Các vị đang khâu gì thế? Đẹp thực! Cháu thế 
nào hả chị? 

VIÊCGILYA - Cám ơn tiểu thư, cháu mạnh khỏe lắm. 

VÔLUMNYA - Cháu thích nhìn kiếm và nghe tiếng trống hơn nhìn 
thầy học. 

VALÊRYA - Thực là cha nào con nấy. Tôi dám chắc cháu là một đứa 
trẻ xinh đẹp... Thực đấy, vừa hôm thứ tư mới đây, tôi đã ngắm 
cháu suốt nửa tiếng đồng hồ. Cháu có vẻ mạnh bạo lăm! Tôi 
thấy cháu đuổi theo một con bướm vàng; chụp được con bướm, 
cháu lại thả ra rồi lại chạy theo bắt. Rồi lại chụp, lại thả, cứ 
thế mãi. Cuối cùng có lẽ vì ngã mà nổi xung lên hay vì một cớ 
nào đấy, cháu nghiến răng xé nát con bướm. Thực đấy, cháu nó 
đã cắn nát con bướm! 

VÔLƯMNYA - Nó thật giống tính cha nó đấy. 

VALÊRYA - Quả là một đứa trẻ khác thường. 

VIÊCGILYA - Cháu nghịch ngợm lắm đấy ạ! 

VALÊRYA {với Viêcgilya) - Nào, bây giờ phu nhân hãy gác việc may 
vá lại. Chiều nay, tôi muốn phu nhân cùng tôi đóng vai trò một 
người nội trợ lười biếng. 

VIÊCGILYA - Xin lỗi tiểu thư, tôi không muốn ra khỏi nhà. 

VALÊRYA - Không muốn ra khỏi nhà ư? 

VÔLUMNYA - Em nó sẽ đi, em nó sẽ đi mà. 

VIÊCGILYA - Không, thực đấy, tiểu thư vui lòng nhé! Phu quân tôi đi 
trận chưa về thì tôi sẽ không bước chân ra khỏi ngưỡng cửa. 

VÔLƯMNYA - Xà! Con tự giam hãm mình một cách quá ư vô lý. Thôi, 
các cô nên đến thăm cái bà ở cữ ấy đi! 

VIÊCGILYA - Con chúc bà ta chóng mạnh khỏe và sẽ cầu nguyện cho 
bà ta để thay lời thăm hỏi, chứ con không đến đấy đâu. 

VÔLUMNYA - Sao thế hở con? 

VIÊCGILYA - Không phải vì lười, cũng không phải vì vô tình đâu. 



844 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


VALÊRYA - Thế thì pha nhân có lẽ là một bà Pênêlôp (1) thứ hai rồi. 
Nhưng người ta nói rằng, bao nhiêu sợi bà ta kéo trong lúc Uylitxơ 
đi vắng, chẳng qua chỉ tổ làm cho đảo Itacơ đầy những mối. Nào 
ta đi đi. Tôi muốn rằng tấm vải trong tay phu nhân cũng có tri 
giác như ngón tay của phu nhân để phu nhân thương hại nó một 
chút và tha chích kim vào nó. Thôi, đi chơi với chúng tôi đi! 

VIÊCGILYA - Không, xin tiểu thư tha lỗi cho, quả thực tôi không 
muốn ra khỏi nhà. 

VALÊRYA - Thật mà, tiểu thư cứ đi với tôi rồi tôi cho biết những tin 
tức rất hay về chàng. 

VTÊCGILYA - Thôi, xin tiểu thư, đã làm gì có tin tức được. 

VALÊRYA - Thực đấy mà! Tôi không nói đùa đâu. Tối qua vừa có tin 
về chàng mà! 

VIÊCGILYA - Thực à? 

VALÊRYA - Chứ lại chẳng thực! Tôi nghe một nguyên lão nói. Tin ấy 
như sau: bọn Vônxơ đã xuất quân. Nguyên soái Côminiut đã 
đem một bộ phận binh lực La Mã ra đánh lại. Chàng và Titut 
Lacxiut đã đóng quân vây hãm thành Côriôli của chúng. Họ tin 
chắc thế nào cũng thắng và kết thúc chiến tranh nhanh chóng. 
Tôi lấy danh dự mà thề là đúng như thế. Và bây giờ thì phu 
nhân đi chơi với tôi đi. 

VIÊCGILYA - Tiểu thư tha lỗi cho tôi. Lần sau tiểu thư bảo gì tôi 
cũng xin vâng. 

VÔLƯMNYA - Thôi, tiểu thư cứ để mặc em nó. Em nó đã như thế thì 
có đi cũng chỉ làm chúng ta mất vui thôi. 

VALÊRYA - Không đâu, cháu nghĩ rằng Viêcgilya sẽ đi đấy. Xin tạm 
biệt phu nhân. Nào chị Viêcgilya, hãy vứt bỏ cái vẻ nghiêm 
nghị đi, đi chơi với tôi đi! 

VIÊCGILYA - Tôi xin nói lần cuối cùng, tôi không thể nào đi được 
đâu. Chúc tiểu thư vui vẻ. 

VALÊRYA - Thôi vậy, tạm biệt nhé. 

Tất cả vào 


(1> Trong thần thoại Hy Lạp, Pênêlôp tiêu biểu cho lòng chung thủy của người phụ nữ. 
Pênêlôp là vợ Ưylitxơ, vua đảo Itacơ. Trong 10 năm tròi ưylitxơ lưu lạc trên biển sau 
khi đánh thành Tơroa thì Pẽnêlôp ở nhà thủ tiết với chồng. Để thoái thác những người 
đến cầu hôn, Pênêlôp hứa sẽ lấy chồng khi nào dệt xong một tấm vải. Nhưng đêm nào 
Pênêlôp cũng tháo tấm vải của mình dệt dở dang ban ngày nên không lúc nào dệt xong. 



CÔRIÔLANUT 


845 


CẢNH IV 

Trước thành Côriôli 


Cờ, trống đi trước, Macxiut, Titut Lacxiut ra, 
theo sau là võ quan, binh sĩ? 1 *. 

Một người đưa tin đến gặp họ 

MACXIUT - Kìa, có người mang tin đến đây rồi. Tôi cam đoan họ đã 
giao chiến. 

LACXIUT - Đánh cuộc ngựa của tôi lấy ngựa của tướng quân nào, 
nhất định là chưa! 

MACXIUT - Được, đánh cuộc! 

LACXIUT - Đồng ý. 

Người đưa tin ra 

MACXIUT - Thế nào, nguyên soái chúng ta đã gặp địch chưa? 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Hai bên đã trông thấy nhau, nhưng chưa nói gì vớí 
nhau cả. 

LACXIUT - Thế là con tuấn mã này về tôi rồi đấy nhé! 

MACXIUT - Xin tướng quân cho tôi chuộc lại. 

LACXIUT - Không được! Tôi không bán mà cũng không cho nhưng 
tôi sẵn lòng cho tướng quân mượn năm mươi năm. Chúng ta 
hãy kêu gọi đô thị này đầu hàng đi. 

MACXIƯT (hỏi người đưa tin) - Hai đạo quân cách xa đây bao nhiêu? 

NGƯỜI ĐƯA TIN - Độ một dặm rưỡi. 

MACXIUT - Vậy thì ta sẽ nghe thấy tiếng kèn trận của họ và họ sẽ 
nghe thấy tiếng kèn trận của ta. Hỡi Chiến thần! Xin Người 
phù hộ chúng tôi nhanh chóng thành công để có thể múa thanh 
kiếm ngùn ngụt sát khí rời khỏi nơi đây tới tiếp viện cho 
những người bạn ở chiến trường. (Nói với người thổi kèn) - Hãy 
thổi kèn to lên! 

Tiếng kèn thương thuyết nổi lèn. Trên tường thành Côriôlỉ 
xuất hiện hai nguyên lão và vài người khác 


(1) Từ cảnh IV đến cảnh IX đều có trong Plutac. 



846 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MACXIUT - Tên Tulut Auphiđiut có ở trong thành không? 

NGUYÊN LÃO I - Không! Auphiđiut không sợ gì bọn mi. Mà trong 
thành này, cũng không ai sợ bọn mi hết. {Xa xa có tiếng trống) 
Nghe thấy không? Tiếng trống đang giục giã trai tráng của chúng 
ta ra trận. Chúng ta thà phá vỡ tường thành chứ nhất định 
không chịu để bị vây hăm. Cửa thành của chúng ta tuy có vẻ đóng 
kín, nhưng thực ra chỉ cài bằng những cây lau mà thôi. Nó sẽ tự 
mở toang ra. {Xa xa có tiếng kèn trận) Bọn mi có nghe thấy gì ở 
xa đấy không? Auphiđiut đấy! Bọn mi cứ lắng nghe xem, ông ta 
đang tung hoành giữa đám quân tan tác của bọn mi đó. 

MACXIƯT - ồ! Họ đã giao chiến rồi! 

LACXIƯT - Tiếng reo hò của họ thúc giục chúng ta. Thang đâu? 

Quân Vônxơ xông ra 

MACXIƯT - À, chúng nó không sợ ta! Chúng cả gan xông ra khỏi 
thành. Bớ ba quân! Hãy giơ khiên ra trước trái tim và chiến 
đấu với trái tim còn kiên cường hơn cả tấm khiên nữa! Tướng 
quân Titut dũng cảm, hãy tiến lên! Chúng khinh thường chúng 
ta quá thể, khiến ta giận sôi lên. Bớ anh em! Tiến lên! Kẻ nào 
rút lui ta sẽ coi nó là một tên Vônxơ và nó sẽ được nếm mùi 
lưỡi kiếm của ta. 

Tiếng kèn trận. Quân La Mã bị đánh bật trở lại chiến hào. 

Macxiut vừa nguyền rủa vừa ra 

MACXIƯT - Cầu cho mọi thứ ôn dịch của phương Nam (1) trút cả 
xuống đầu chúng bay, chúng bay là nỗi sỉ nhục cho La Mã. 
Chúng bay là một bầy... cầu cho bệnh tật trút đầy lên người 
chúng bay khiến người ta ghê tởm trước khi thấy mặt, gặp gió 
ngược cách xa một dặm, chúng bay đã lây bệnh sang nhau. Đồ 
mặt người gan sứa! Chúng bay đã cắm đầu bỏ chạy trước một 
bọn nô lệ khỉ đánh cũng thua. Ôi, Diêm vương, địa ngục! Tất cả 
đều bị thương đằng sau hết. Lưng thì đỏ còn mặt thì tái mét vì 
chạy, vì sợ! Hãy tập hợp lại! Nhằm quân địch mà xung phong! 
Nếu không, ta thề có những vì sao trên trời, ta sẽ bỏ quân địch 
đấy và giao chiến với chúng bay! Hãy liệu hồn! Tiến lên! Nếu 
chúng bay giữ vững, chúng ta sẽ đánh đuổi địch về với vợ con 
chúng cũng như chúng đã đuổi chúng ta tới sát chiến hào. 


(1) Thời bấy giờ, người ta tin rằng mọi bệnh tật, dịch tễ là do từ phương Nam tới. 



CÔRIÔLANUT 


847 


Tiếng kèn trận lại nổi lên, quân La Mã và quân Vônxơ ra, 
trận chiến đấu lại tiếp tục. Quăn Vônxơ rút vào thành 
Côriôn và Macxiut đuổi theo đến cửa thành 

MACXIUT - Bây giờ cửa thành đã mở. Bọn bay hãy tỏ ra những trợ 
thủ đắc lực của ta! Thần Vận mệnh mở cửa thành là cho kẻ 
đuổi theo chứ không phải cho kẻ bỏ trốn. Hãy nhìn ta đây và 
làm theo ta. 

Macxiut vào thành . Cửa thành đóng lại 

BINH SĨ I - Rõ thật điên rồ! Tớ chẳng theo! 

BINH Sĩ II - Tớ cũng thế. 

BINH SĨ I - Kìa! chúng đã hãm Macxiut trong đó. 

Tiếng kền trận tiếp tục 

TẤT CẢ - Tao cam đoan là tướng quân Macxiut đã rơi vào nơi dầu sôi 
lửa bỏng. 

Titut Lacxiut ra 

LACXIƯT - Macxiut ra sao rồi? 

TẤT CẢ - Thưa tướng quân, chắc chắn là bị giết rồi. 

BINH SĨ I - Tướng quân Macxiut chạy theo bén gót quân địch và cùng 
quân địch lọt vào trong thành. Đột nhiên chúng đóng sập cửa 
thành lại. Tướng quân một mình đương đầu với tất cả đò thị. 

LACXIUT - Ôi! Người tráng sĩ can trường! Thân người là da thịt 
nhưng còn anh dũng hơn cả lưỡi kiếm thép vô tri vô giác. Kiếm 
kia còn có thể gẫy chứ thân người thì vẫn hiên ngang bất 
khuất. Ngươi bị bỏ rơi, ôi Macxiut! Một viên hồng ngọc dù to 
băng thân hình ngươi cũng không quý bằng. Ngươi quả là một 
chiến sĩ đúng như Catô (1) mơ ước, không những hùng dũng, dữ 
tợn trong chiến đấu, mà ngay cả với vẻ mặt ghê gớm, tiếng nói 
như sấm vang, ngươi đã làm cho quân thù khiếp vía tưởng 
chừng như cả thế giới run lên vì sốt rét. 

Macxiut lại ra, máu me đầm đìa, quăn địch đuổi theo 

BINH SĨ I - Tướng quân, xem kìa! 


(1) Catô: Nhà chính trị La Mã có tiếng. Điểm này tác giả dùng không phù hợp vì 
Catô sinh sau Côriôlanut. Catô sinh năm 95 (trước Công nguyên), trái lại việc này 
xảy ra năm 490 (trước Công nguyên). Sai lầm này do ở Plutac, vì trong bản của 
Plutac cũng có thí dụ này. 



848 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LACXIƯT - Macxiut kia rồi! Chúng ta phải cứu tướng quân ra khỏi 
nơi đây hay cùng nhau hy sinh tất cả. 

Mọi người xông len chiến đấu và tất cả đột nhập thành Côriôn 


CẢNH V 

Trong thành Cốriôn. Ngoài đường 


Một sổ binh sĩ La Mã ra mang chiến lợi phẩm 

BINH SĨ I - Tao sẽ mang cái này về La Mã. 

BINH SĨ II - Còn tao thì mang cái này. 

BINH SĨ III (quăng một dụng cụ bằng thiếc) - Đồ thổ tả, tao cứ tưởng 
cái này bằng bạc. 

Tất cả vào. Xa xa tiếng kèn trận vẫn tiếp tục. 

Macxiut và Titut Lacxiut ra, lính thổi kèn đi trước 

MACXIUT - Xem kìa! Cái lũ khốn nạn này bỏ thì giờ vào những việc 
thật vô giá trị. Toàn là gối, thìa bằng chì, đồ sắt vụn, áo lót của 
tù nhân mà ngay đến gã đao phủ còn chôn theo người chết, ấy 
thế mà bọn nô lệ hèn hạ này cũng vơ vét trong khi cuộc chiến 
đấu còn chưa kết thúc. Quân khốn nạn! Các ngươi nghe kìa: 
nguyên soái đang chiến đấu quyết liệt với quân địch. Phải mau 
mau tới đấy. Tên tử thù của ta là Auphiđiut đang tàn sát người 
La Mã. Tướng quân Titut anh dũng! Tướng quân hãy giữ lại một 
phần quân sĩ cần thiết để bảo vệ thành, còn tôi, với những 
người có tinh thần can đảm, tôi sẽ nhanh chóng đến tiếp ứng 
cho Côminiut. 

LACXIUT - Thưa tướng quân tôn quý! Người tướng quân bê bết máu, 
tướng quân dã chiến đấu quá dữ dội, không thể chiến đấu trận 
thứ hai được đâu. 

MACXIUT - Xin tướng quân chớ quá khen, cuộc chiến đấu vừa rồi 
chưa đủ làm cho tôi nóng người. Xin tạm biệt! Những giọt máu 
tôi đổ ra chỉ càng làm cho tôi khỏe thêm chứ chẳng có gì nguy 



CÔRIÔLANUT 


849 


hiểm. Tôi muôn cứ thế này xuất hiện trước mặt Auphiđiut và 
giao chiến với hắn. 

LACXIUT - Cầu mong nữ thần Vận mệnh xinh dẹp say mê tướng 
quân và pháp lực của nữ thần gạt hết mọi dường kiếm của quân 
thù. Hỡi vị tướng quân anh dũng! Chúc tướng quân thắng lợi! 

MACXIƯT - Chúc nữ thần Vận mệnh cũng thân thiết với tướng quân 
chẳng kém gì những người nàng yêu quý nhất. Xin tạm biệt! 

Vào 

LACXIƯT - Macxiut anh dũng tuyệt trần! (Nói với người thổi kèn) 
Ngươi hãy ra giữa chợ thổi kèn, triệu tập tất cả các tướng lĩnh của 
đô thị tới đây, ta sẽ cho họ biết những ý định của ta. Thôi đi ngay! 

Tất cả vào 


CẢNH VI 

Gần nơi đóng quân của Côminiut 


Cômìniut và quân lính ra như thể đang rút lui 

CÔMINIƯT - Các bạn hãy nghỉ lấy sức. Chúng ta đã chiến đấu anh 
dũng! Chúng ta dã chiến đấu như những người La Mã, không 
tấn công một cách diên rồ mà khi rút lui cũng không khiếp 
nhược. Các bạn hãy nghe ta! Quân địch thế nào cũng tấn công 
nữa. Trong khi chúng ta chiến đấu, chốc chốc gió lại thổi đến 
tai chúng ta tiếng reo hò xung phong của các bạn chúng ta. Hỡi 
các đấng thần linh của dô thành La Mã! Hãy phù hộ cho họ 
giành được thắng lợi như chúng tôi cầu mong được thắng lợi. Để 
cho hai đạo quân của chúng tôi có thể gặp nhau tay bắt mặt 
mừng, dâng lễ vật tạ ơn các đấng. 

Một người báo tin ra 

CÔMINIUT - Có tin tức gì không? 

NGƯỜI BÁO TIN - Các công dân đô thành Côriôn đã xông ra ngoài 
thành, giáp chiến với các tướng quân Lacxiut và Macxiut. Tiểu tốt 
thấy quân ta bị đánh dồn về chiến hào. Vừa lúc ấy thì tiểu tốt đi. 


54 - SECHXPIA 



850 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔMINIƯT - Cho dù ngươi có nói sự thật đi nữa, ta vẫn thấy hình 
như ngươi nói không đầy đủ. Việc này xảy ra cách đây bao lâu? 

NGƯỜI BÁO TIN - Thưa nguyên soái, cách dây hơn một giờ. 

CÔMINIƯT - Từ đó đến đây không đầy một dặm. Vừa lúc nãy ta 
nghe thấy tiếng trống của họ. Cách nhau chỉ có một dặm đường 
làm sao ngươi đi mất những một tiếng dồng hồ và mang tin 
đến chậm như thế? 

NGƯỜI BÁO TIN - Bọn thám tử quân Vônxơ đuổi theo tiểu tốt, tiểu 
tốt bắt buộc phải chạy vòng quanh mất dấn ba, bốn dặm. Nếu 
không, tiểu tốt đã có thể mang tin đến trước đây nửa giờ rồi. 

Macxiut ra 

CỔMINIUT - Ai thế kia, mà trông như bị lột da vậy? Trời ơi, dáng đi 
quả là dáng di của Macxiut và trước đây ta dã có lần thấy 
Macxiut như thế. 

MACXIƯT - Phải chăng tôi đến quá chậm? 

CÔMINIUT - Người chăn cừu phân biệt tiếng sấm với tiếng trống 
tinh cũng không bằng ta phân biệt tiếng nói của Macxiut với 
tiếng nói của bọn phàm phu tục tử. 

MACXIƯT - Phải chăng tôi đến quá chậm? 

CÔMINIUT - Vâng, nếu như tướng quân đến không phải người đầm 
đìa máu kẻ khác, mà dầm đìa máu của mình. 

MACXIUT - Xin nguyên soái cho phép tôi ôm ghì nguyên soái trong 
tay như khi ôm lấy người yêu, với tấm lòng vui sướng như khi 
đuốc hoa rực sáng dưa tôi đến giường sau hôn lễ. 

CÔMINIUT - Hỡi người chiến sĩ tuyệt vời! Titut Lacxiut ra sao? 

MACXIƯT - Tướng quân đang bận ban hành pháp lệnh, kết án kẻ 
này tử hình, kẻ kia đi đày, người này phải nộp tiền chuộc, 
người khác được tha, kẻ thì bị cảnh cáo. Dưới danh nghĩa của 
La Mã, tướng quân dã nắm chắc Côriôli trong tay như nắm 
chắc cái dây da buộc con chó săn đang ngoe nguẩy nịnh chủ, 
muốn thả ra lúc nào tùy ý. 

CÔMINIƯT - Cái tên nô lệ báo tin tướng quân bị đánh lui về chiến 
hào đâu rồi. Đâu? Gọi nó lại dây cho ta! 

MACXIUT - Nguyên soái mặc nó. Nó báo tin đúng sự thật dấy! Nhưng 
trừ các quý tộc của chúng ta ra, còn bọn binh lính - quân khốn 



CÔRIÔLANUT 


851 


kiếp! đã thế lại còn cho chúng có hộ dân quan nữa chứ - thì thực 
xưa nay chưa từng có con chuột nào thấy mèo chạy trốn nhanh 
bằng chúng bỏ chạy trước những đứa còn hèn hạ hơn cả chúng nữa. 

CÔMINIUT - Nhưng tướng quân làm thế nào mà thắng quân địch? 

MACXIUT - Bây giờ phải chăng là lúc kể chuyện? Tôi nghĩ rằng chưa 
phải lúc... Quân địch đâu rồi? Quân ta làm chủ chiến trường rồi 
chứ? Nếu chưa thì tại sao lại nghỉ? 

CÔMINIUT - Tướng quân Macxiut, chúng tôi chiến đấu bất lợi, nên 
phải rút lui để bảo toàn lực lượng. 

MACXIUT - Chúng bố trí trận địa như thế nào? Nguyên soái có biết 
chúng bố trí quân tinh nhuệ nhất của chúng ở bên cánh nào không? 

CÔMINIƯT - Theo như tôi biết, đội quân tiên phong của chúng là 
quân Anxiat, tinh nhuệ nhất, do đích thân Auphiđiut chỉ huy, 
con người mang tất cả hy vọng của chúng. 

MACXIUT - Tôi xỉn nguyên soái một điều: nhân danh những trận 
chiến đấu chúng ta đã cùng tham dự, những giọt máu chúng ta 
cùng đổ, những lời thề giữa chúng ta để giữ tình băng hữu sắt 
son, xin nguyên soái đặt tôi đúng vào chỗ phải đương đầu với 
Auphiđiut và đội quân Anxiat của hắn. Không nên chậm trễ, 
phải vung gươm, chĩa giáo tiến lên, ngay giờ phút này quyết 
một phen sống mái! 

CÔMINIUT - Tuy tôi mong muốn lấy nước hương tắm cho tướng 
quân, dùng dầu thơm xức vào những vết thương, nhưng một khi 
tướng quân đã yêu cầu, thì tôi không dám cự tuyệt. Tướng quân 
khá chọn lấy những người có thể giúp tướng quân đắc lực nhất 
trong cuộc chiến đấu này. 

MACXIUT - Những người tôi chọn sẽ là những người hăng hái nhất. 
Nếu ở đây có người nào (cố nhiên nếu nghi ngờ không có ai thì 
thực là một tội lỗi) sợ ô danh hơn là mất mạng, thích cái chết 
anh hùng hơn cuộc sống đớn hèn, những ai yêu vết máu bê bết 
trên người ta đây, những ai xem tổ quốc nặng hơn bản thân, thì 
con người ấy hay những người có tinh thần như thế hãy tỏ rõ 
thái độ của mình bằng cách vung tay lên như thế này và đi 
theo Macxiut. 

Tất cả reo hò, hoa kiếm, tung mủ và công kênh Macxiut 

- Hãy để ta yên! Các ngươi làm như ta là thanh kiếm sao? 
Nếu tình cảm các ngươi biểu hiện ra ở đây không phải chỉ là bề 



852 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ngoài mà thôi thì người nào mà chẳng dánh được bôn tên 
Vônxơ? Người nào mà chẳng có thể cầm nổi một chiếc khiên 
cũng cứng rắn như khiên của tên dũng tướng Auphiđiut và 
đương đầu với nó. Ta cảm ơn tất cả, ta chỉ chọn một số mà thôi. 
Những người khác sẽ làm nhiệm vụ của họ trong một trận 
chiến đấu khác khi nhiệm vụ dòi hỏi. Nào, chúng ta ra trận và 
bốn võ tướng hãy nhanh chóng giúp ta chọn lấy những người 
hăng hái nhất. 

CÔMINIUT - Các bạn, tiến lên! Hãy thể hiện trong chiến trận cái 
tinh thần dũng cảm các bạn vừa biểu lộ và các bạn sẽ cùng 
chúng ta chung hưởng chiến quả. 

Tất cả vào 


CẢNH VII 

Trước cửa thành Côriôn 


Titut Lacxiut sau khi đã đặt lính canh gác ở cửa 
thành Côrỉôn, trống giong cờ mở ra khỏi thành để 
gặp Côminỉut và Macxiut. Theo sau Titut là một 
phó tướng, một toán quân và một người hướng đạo 

LACXIƯT - Ngươi phải cho canh giữ cửa thành cẩn mật, nghiêm chỉnh 
thi hành nhiệm vụ ta giao phó. Nếu có lệnh của ta, ngươi hãy 
nhanh chóng phái các cơ đội này đến tiếp viện ngay, số quân còn 
lại dủ để chống giữ thành trong một thời gian ngắn. Vì nếu chúng 
ta thất bại ở chiến trường thì cũng không giữ được thành đâu. 

PHÓ TƯỚNG - Xin tướng quân cứ yên tâm, không phải lo lắng gì về 
chúng tôi. 

LACXIUT - Thôi, hãy vào đóng cửa thành lại khi chúng ta đi. Người 
hướng dạo đến rồi, sẽ dẫn chúng ta đến doanh trại La Mã. 

Đi vào 

Có tiếng kền như đang có đánh nhau 



CÔRIÔLANUT 


853 


CẢNH VIII 

Một chiến trường giữa dinh lũy La Mã và dinh lủy Vôncơ 


Macxiut và Auphiđiut 
ở hai bền đối diện tiến ra 

MACXIUT - Ta chỉ muốn giao chiến với ngươi thôi vì ta căm thù 
ngươi hơn căm thù một tên bội ước. 

AUPHIĐIUT - Ta với ngươi căm thù nhau chẳng ai kém ai. Không có 
con rắn nào ở châu Phi ta căm ghét bằng danh tiếng và sự 
ghen tị của nhà ngươi. Ngươi hãy đứng cho vững! 

MACXIUT - Kẻ nào bỏ chạy đầu tiên, kẻ đó sẽ phải chết làm nô lệ 
cho kẻ kia và sau đó sẽ bị thần linh trừng phạt. 

AUPHIĐIUT - Macxiut! Nếu ta bỏ chạy, ngươi hãy đuổi ta như đuổi 
một con thỏ. 

MACXIUT - Cách đây không đầy ba giờ, ngươi biết không, Tulut, một 
mình ta đã kịch chiến trong thành Côriôn của ngươi, mặc sức 
tung hoành. Máu bê bết trên mặt ta đây không phải máu của ta 
đâu. Ngươi hãy đem hết sức bình sinh ra mà trả thù đi! 

AƯPHIĐIUT - Dù ngươi có là đích thân Hecto đi nữa, ông tổ của cái 
dòng dõi mà nhà ngươi khoe khoang (1) thì ở đây người cung 
không thoát khỏi tay ta đâu! 

Hai người giao chiến, quân Vônxơ xông đến 
tiếp viện cho Auphiđiut. Macxiut đảnh trả 
khiến chúng phải lùi lại, thở không được 

- Ta không cầu các ngươi tiếp viện, các ngươi làm thế này 
không dũng cảm gì hết. Sự giúp đỡ hèn hạ của các ngươi làm ta 

_a' 1 Á' 

Xấu hố. 


(l) Hecto là người anh hùng bảo vệ thành Tơroa chống lại quân Hy Lạp. Người La 
Mã cho mình là con cháu người Tơroa cho nên coi Hecto là ông tổ của họ. Câu này 
khó hiểu: v.v. Hugo dịch "người anh hùng mà chủng tộc ngươi tự hào", Harrison 
chú thích đây là một điểm mà Shakespeare hoặc Auphiđiut dùng sai và giảng là 
"người đã quất tổ tiên của nhà ngươi một trận tơi bời". 



854 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH IX 
Dinh lũy La Mã 

Tiếng reo hò. Tiếng kèn, tiếng trống thu quân. 

Côminiut và quân La Mã ra phía bến này, 

Macxiut ra phía bên kia, một cánh tay bị băng luồn qua cổ 

CÔMINIƯT - Nếu tôi kể lại cho tướng quân nghe những việc tướng 
quân đã làm hôm nay thì tướng quân sẽ không tin rằng mình 
đã làm những việc ấy! Nhưng tôi sẽ báo cáo ở điện Capitôl, các 
nguyên lão sẽ vừa cười, vừa chảy nước mắt, các nhà quý tộc 
danh tiếng sẽ nhún vai không tin và cuối cùng thán phục, các 
công nương sẽ kinh sợ rồi mừng run lên muốn nghe kể thêm 
nữa, bọn hộ dân quan đần độn cũng như bọn bình dân hôi thối 
vốn căm ghét những vinh dự của tướng quân, bất đắc dĩ cũng 
phải kêu lên: "Chúng ta cảm ơn thần linh đã cho đô thành La 
Mã chúng ta một tráng sĩ như thế*. Tuy nhiên, trước khi đến dự 
cái ngày hội hoan nghênh tướng quân ấy, tướng quân cũng no 
nê cảnh vinh quang rồi. 

Sau khi đuổi theo quân Vônxơ, 

Titut Lacxiut ra với quân bản bộ 

LACXIƯT - Thưa nguyên soái, đây là con tuấn mã, còn chúng tôi chỉ 
là yên cương của nó. Nếu như nguyên soái mà thấy... 

MACXIUT - Thôi, xin đừng nói nữa. Thân mẫu tôi vốn quen ca ngợi dòng 
máu của mình, mỗi khi khen tôi đều làm tôi khổ tâm. Tôi cũng chỉ 
làm như các vị đã làm tức là làm hết sức mình, tôi cũng chỉ có một 
mục đích như các vị: vì tổ quốc. Người nào chỉ làm hết trách nhiệm 
đối với lương tâm mình thôi cũng đã làm hơn tôi nhiều. 

CỒMINIUT - Tướng quân không nên chôn vùi công lao của mình như 
thế. La Mã phải biết giá trị những đứa con của nó chứ! Che 
giấu công lao của tướng quân, tội còn nặng hơn trộm cắp, chẳng 
kém gì tội vu khống và nếu làm lơ không đả động đến những 
công lao đáng phải ca ngợi hết lời thì thực là quá khiêm tốn. Vì 
vậy tôi xin tướng quân hãy nghe tôi nói mấy lời trước ba quân 
để quân sĩ biết tướng quân là người như thế nào, chứ không 
phải để khen thưởng công lao của tướng quân đâu. 



CÔRIÔLANƯT 


855 


MACXIUT - Tôi CÓ mấy vết thương trên người. Mỗi khi nghe nhắc 
đến chúng, chúng lại làm tôi đau nhức. 

CÔMINIUT - Lẽ ra chúng không được làm thế: sự vong ân bội nghĩa có 
thể làm cho những vết thương ấy mưng mủ, nguy hiểm đến tính 
mệnh. Trước khi đem chia cho mọi người, chúng tôi để tướng 
quân tùy ý chọn lấy một phần mười tất cả số ngựa đã bắt được 
(trong số này có nhiều con rất tốt) và tất cả chỗ của cải chúng ta 
đã chiếm được trên bãi chiến trường và trong đô thị này. 

MACXIUT - Xin cảm ơn nguyên soái, nhưng tôi không thể đành lòng 
nộp tiền hối lộ cho lưỡi kiếm của tôi, tôi kiên quyết từ chối và 
chỉ nhận một phần như tất cả những người đã cùng tham gia 
chiến đấu. 

Kền thổi một hồi dài. Mọi người hô: "Macxiut, Macxiut", 
tung mũ và giáo lên trời. Côminiut và Lacxiut 
bỏ mủ đứng đầu trần (1) 

MACXIUT - Mong rằng tất cả các nhạc khí mà các bạn sử dụng vào 
một việc không xứng đáng như vậy sẽ im tiếng! Khi tiếng kèn, 
tiếng trống trên bãi chiến trường đã biến thành những kẻ nịnh 
hót thì trong cung đình và trong các đô thị sẽ chỉ còn những 
bọn xu phụ, giả dối. Khi sắt thép đã mềm như lụa của kẻ ngồi 
không ăn bám thì bọn ăn bám sẽ làm nhục cả chiến tranh (2) . 
Thôi, đừng làm thế nữa! Chỉ vì tôi để nguyên cái mũi chảy máu 
chưa lau và đâm chết một vài tên khôn nạn yếu hèn, một việc 
mà ở đây nhiều người khác đã làm một cách vô danh, ấy thế 
mà các bạn đã hoan hô tâng bốc tôi một cách quá đáng, tưởng 
chừng như tôi muốn chút công lao nhỏ mọn của tôi được thêm 
thắt phóng đại lên để được ca ngợi tán tụng. 

CÔMINIUT - Tướng quân quá khiêm tốn, tướng quân nhẫn tâm đối 
với thanh danh của mình, chứ không biết cảm ơn sự chân thành 
của chúng tôi. Tướng quân hãy kiên nhẫn. Nếu tướng quân nổi 
giận với bản thân mình, thì chúng tôi sẽ phải trói tay tướng 
quân lại trước đã như trói một người cứ định tự hủy hoại mình, 


(1) Cồminiut và Lacxiut là cấp trên của Macxiut mà bỏ mũ trước mặt Macxiut là tỏ 
lòng tôn trọng tối cao. 

(2) Let him be made an overture for the wars. Đoạn này gây ra nhiều cuộc tranh cãi. 
Bản đầu tiên, bản Folio, viết ouerture, các bản khác dổi là coverture với nghĩa che 
đậy. Chữ oưerture, thời Shakespeare, có nghĩa là làm nhục. Theo Harrison thì ý câu 
này là: "khi binh sĩ thành những người nịnh hót thì họ sỉ nhục cả chiến tranh". 


856 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


rồi sau đó mới yên tâm bàn luận với tướng quân được... Toàn thế 
giới, cũng như tất cả chúng ta phải biết rằng tất cả vinh quang 
của trận chiến đấu này là dành cho Caiut Macxiut! Để kỷ niệm 
công lao của tướng quân, tôi xin tặng tướng quân con tuấn mã 
của tôi đã từng nổi tiếng trong toàn quân, kèm theo tất cả trang 
bị của nó, và để ghi nhớ những chiến công của tướng quân trước 
thành Côriôli, toàn quân hãy hoan hô reo mừng và từ nay sẽ gọi 
tướng quân là Caiut Macxiut Côriôlanut!... Chúc tướng quân sẽ 
mãi mãi giữ cái tôn hiệu này một cách cao quý! 

Quân nhạc, tiếng trổng và tiếng kèn 

TẤT CẢ - Caiut Macxiut Côriôlanut! 

CÔRIÔLANUT - Tôi sẽ đi rửa mặt. Khi mặt mày sạch sẽ, các bạn sẽ 
thấy tôi đỏ mặt hay không. Dầu sao tôi cũng xin cảm ơn nguyên 
soái. Tôi sẵn sàng cưỡi con tuấn mã của nguyên soái. Tôi 
nguyện suốt đời đem hết sức mình nêu cao cái danh hiệu tốt 
đẹp mà nguyên soái đã ban cho. 

CÔMINIUT - Thôi bây giờ chúng ta hãy về trướng. Trước khi đi nghỉ, 
chúng ta sẽ báo tin thắng trận về La Mã. Tướng quân Titut 
Lacxiut, tướng quân hãy khá trở về Côriôn. Cử những người tốt 
nhất đi La Mã, những người mà chúng ta có thể thỏa thuận với 
họ được vì lợi ích cả hai bên. 

LACXIƯT - Xin tuân lệnh! 

CÔRIỒLANUT - Bây giờ thần linh lại chế giễu tôi đây. Lúc nãy tôi 
vừa từ chối những tặng vật quý báu nhất, thì bây giờ tôi lại 
buộc phải xin nguyên soái ban cho một đặc ân. 

CÔMINIƯT - Tướng quân cứ việc lấy, cái đó là của tướng quân rồi. Gì vậy? 

CÔRIÔLANUT - Trước đây, tôi có ở thành Côriôn này một thời gian, 
trọ tại nhà một người nghèo. Ông ta đối đãi với tôi rất tốt. Tôi 
vừa thấy ông ta bị bắt làm tù binh và cầu cứu tôi. Nhưng lúc ấy, 
Auphiđiut xuất hiện, lòng căm giận làm tôi quên cả thương xót. 
Tôi xin nguyên soái cho người chủ nhà đáng thương của tôi được 
tự do. 

CÔMINIƯT - Ồ, quả thực là một lời xin cao thượng! Dù hắn có là 
hung thủ đã giết con trai tôi, hắn cũng sẽ được tự do như gió 
trời. Tướng quân Titut, hãy cho thả hắn ra. 

LACXIUT - Tướng quân Macxiut, tên ông ta là gì? 



CÔRIÔLANUT 


857 


CÔRIÔLANƯT - Trời! Tôi quên khuấy mất rồi; tôi mệt nên trí nhớ 
cũng mỏi mệt. Ớ đây có rượu không? 

CÔMINIƯT - Chúng ta hãy trở về trướng, máu trên mặt tướng quân 
đã khô rồi, đã đến lúc cần phải chăm sóc cẩn thận. Thôi, chúng 
ta đi. 

Tất cả vào 


CẢNH X 

Trong dinh lũy quân Vôncơ 


Quân nhạc. Tiếng tù và, Tulut Auphiđiut ra, 
máu me đầm đìa, theo sau là hai, ba người lính a) 

AUPHIĐIƯT - Thành đã bị chiếm mất rồi! 

BINH SĨ I - Thành sẽ được trả về ta, miễn là có những điều kiện 
giảng hòa tốt. 

AƯPHIĐIƯT - Điều kiện à? Ta muốn làm người La Mã quách cho 
rồi, vì ta làm người Vônxơ, ta không thể nào còn là Auphiđiut 
được. Điều kiện à? Khi số phận một bên đã nằm trong tay bên 
kia thì làm gì có được điều kiện phải chăng trong hòa ước? 
Macxiut, ta đã giao chiến với ngươi năm lần tất cả, năm lần ta 
đã bị ngươi đánh bại, và ta nghĩ rằng còn giao chiến, ngươi 
còn thắng ta, dù chúng ta có gặp nhau bao nhiêu lần đi nữa... 
Có đất trời chứng giám, nếu ta với nó còn giáp mặt thì hoặc là 
ta sẽ giết nó, hoặc là nó sẽ giết ta. Sự kình địch của ta đối với 
nó không còn có tính chất đường hoàng như xưa được nữa: xưa 
ta chỉ nghĩ đến chuyện đánh bại nó trong cuộc giao phong 
ngang sức, kiếm chọi kiếm, nhưng bây giờ thì ta sẽ đánh nó 
bằng mọi cách, hoặc dùng phẫn nộ hoặc dùng âm mưu, miễn 
là thắng dược nó. 

BINH Sĩ I - Nó là một con quỷ. 


(1) Cảnh này khồng có trong Plutac. 



858 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


AƯPHIĐIUT - Nó còn táo tợn hơn quỷ nhưng không giảo quyệt bằng. 
Chỉ riêng một nỗi bị nó làm nhục, danh tiếng của ta cũng đã bị 
ô uế rồi. Vì nó, danh tiếng của ta sẽ tiêu tan. Bất luận khi ngủ 
hay lúc ở thánh đường, khi trần trụi hay lúc ốm đau, khi ở lăng 
miếu hay ở điện Capitôl, khi cúng bái, lúc dâng lễ vật, tất cả 
những điều nghiêm cấm giận dữ ấy trước mối thù của ta đối với 
Macxiut, chỉ còn là những tục lệ hủ bại. Hễ ta gặp nó, bất kỳ ở 
đâu, ngay trong nhà ta, ngay lúc nó được anh ruột của ta che 
chở, ta cũng sẽ vi phạm luật lệ đãi khách, mà thọc bàn tay 
hung bạo của ta vào trong tim của nó. Ngươi hãy vào thành 
xem tình hình quân địch canh gác như thế nào và những ai bị 
bắt làm con tin đưa về La Mã. 

BINH SĨ I - Nguyên soái có vào không? 

AƯPHIĐIƯT - Có người đang đợi ta trong rừng bách, phía nam những 
cối xay của đô thành. Ngươi sẽ đến đó báo cho ta biết tình hình 
ra sao để ta có thể căn cứ vào đó mà định liệu công việc. 

BINH Sỉ I - Xin tuân lệnh. 



HỒI HAI (lì 


CẢNH I 

Mênênỉut cùng hai hộ dân quan 
Xixiniut và Brutut ra 


MÊNÊNIUT 1 (2) 3 - Bốc siP cho tôi biết đêm nay sẽ có tin về. 

BRUTUT - Tin lành hay dữ? 

MÊNÊNIUT - Không phù hợp với điều mong mỏi của dân chúng, vì 
dân chúng không ưa Macxiut. 

XIXINIUT - Thiên nhiên dạy cho giống vật cũng còn biết ai là bạn 
của nó. 

MÊNÊNIUT - Thế thì Ông cho biết chó sói thích gì nào? 

(1) Tất cả Hồi hai không có trong Plutac. Trong Plutac, hành động diễn ra một 
cách khác: sau khi chiến tranh kết thúc, "bọn nịnh hót nhân dân" "bắt đầu tung ra 
những tin tức vu không chống lại quý tộc", chông lại việc cho nhân dân đến ở 
thành Vêlirơ vì ở đấy có dịch hạch. Côriôlanut phản đối. Côriôlanut đem quân đi 
đánh quân Anxiat lấy được rất nhiều lúa mì. Những người không đi theo "hối 
hận", "ghen ghét", do đó tức giận Côriôlanut. Sau đó một thời gian ngắn, 
Côriồlanut yêu cầu làm chấp chính quan, nhân dân không nhận. Trong thời gian 
đó, có nhiều lúa mì đến La Mã, nhân dân muốn phát không. Côriôlanut phản đối, 
mọi người nghe theo. "Các hộ dân quan có mặt trong phiên họp này của Nguyên 
lão viện thấy ý kiến Côriôlanut được đa số theo, nhảy ra ngoài Nghị hội, kêu gọi 
nhân dân đến". Nhân dân nổi dậy, quý tộc phải theo ý nhân dân. Côriôlanut bị 
trục xuất. Ta thấy câu chuyện thay đổi hẳn. 

(2) Trong Plutac, nhân vật Mênêniut chĩ xuất hiện một lần để nói chuyện về cái dạ 
dày. Shakespeare đã biến y thành người bạn của Côriôlanut, điển hình của lớp quý 
tộc ích kỷ, chỉ biết ăn uống. 

(3) Thầy bói ở La Mã, thường nhìn theo cánh chim bay và các hiện tượng thiên 
nhiên để đoán điềm lành, điềm dữ. 



860 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


XIXINIƯT - Thích cừu non. 

MÊNÊNIUT - Phải! Thích cừu non để vồ ăn thịt, cũng như bình dân 
đói khổ muôn ăn thịt Macxiut cao quý! 

BRUTUT - Phải, Ông ta là cừu non, nhưng cừu này kêu như gấu ấy. 

MÊNÊNIUT - Đúng, ông ta là gấu nhưng sống hiền lành như cừu 
non. Hai ông đều là người già cả, tôi muôn hỏi hai ông diều 
này, hai ông trả lời cho biết. 

HAI HỘ DÂN QUAN - Được thôi. 

MÊNÊNIƯT - Macxiut có tật xấu gì to lớn mà hai ông không mắc nặng? 

BRUTƯT - Chẳng thiếu khuyết điểm gì, ông ta có đủ mọi tật xấu. 

XIXINIUT - Đặc biệt là tính kiêu ngạo. 

BRƯTUT - Nặng hơn cả là tính huênh hoang. 

MÊNÊNIUT - Thế thì lạ thực! Các ông có biết trong đô thị này, người 
ta - tôi muốn nói những người thượng lưu chúng tôi (1) - coi các 
ông là hạng người thế nào không? 

HAI HỘ DÂN QUAN - Sao? Họ bảo chúng tôi thế nào? 

MÊNÊNIUT - Vả chăng cũng chẳng cần thiết phải hỏi, chỉ một việc 
nhỏ như hạt tấm cũng đủ làm các ông nổi trận lôi đình. Thôi, 
các ông cứ việc thả lỏng tình cảm, tha hồ mà giận dữ thỏa 
thích, tùy các ông, nếu các ông lấy thế làm thích. Các ông trách 
Macxiut kiêu ngạo... 

BRUTUT - Không riêng gì chúng tôi trách cứ. 

MÊNÊNIUT - Tôi biết rằng một mình các ông thì các ông chẳng làm 
được mấy nỗi. Chẳng qua chỉ vì các ông lắm tay chân, nếu 
không thì hành động của các ông sẽ hết sức đơn độc. Tài năng 
các ông quá non nớt cho nên một mình các ông chẳng thể làm 
được bao lăm. Các ông vừa nói đến tính kiêu ngạo. Ôi chao! Các 
ông thử sờ lên gáy, nhìn vào trong bụng mình xem! ồ! Nếu như 
các ông có thể... 

BRUTUT - Thế thì sao, thưa ông? 

MÊNÊNIUT - Sao nữa, thế thì các ông sẽ thấy một cặp trưởng quan 
(nói khác đi, hai thằng ngốc) không xứng đáng kiêu ngạo, hung 
hăng và cục cằn nhất La Mã! 


(1) Rỉght-hand file. Chu Sinh Hạo dịch: "người phái hữu". Duval: "người có giáo 
dục". Chúng tôi dịch theo Tieck. 



CÔRIÔLANUT 


861 


XIXINIUT - Ông Mênêniut, chính ông cũng khá nổi tiếng đấy! 

MÊNÊNIƯT - Ai cũng biết tôi là một người quý tộc vui tính, thích một 
cốc rượu vang nóng không có một giọt nước nào của dòng sông 
Tibe (1) pha loãng. Người ta bảo tôi có khuyết điểm là nhẹ dạ, cả 
nghe bất kỳ một lời than thỏ nào, sốc nổi và gặp những việc 
không ra gi cũng dễ bốc, một người thích ngủ ngon ban đêm hơn 
là thức dậy lúc bình minh để suy nghĩ. Trong bụng nghĩ gì tôi 
nói toạc ra hết và chỉ độc ác ở cửa miệng thôi. Gặp những vị 
chính khách như hai ông, (những người tôi không thể nào gọi là 
Licuôcgut (2) được), nếu rượu của các ông cho tôi uống không hợp 
khẩu vị của tôi thì tôi sẽ nhăn mặt. Khi tôi thấy phần lớn lời lẽ 
quý vị tôn ông nói ra chỉ ngu ngôc như lừa thì tôi không thể nào 
bảo rằng quý vị tôn ông đã xử lý vấn đề đúng đắn. Mặc dầu tôi 
phải đành lòng chịu đựng những người nói rằng hai ông là 
những vị trưởng giả đáng kính, nhưng đứa nào nói rằng mặt 
mày hai ông khôi ngô tuấn tú thì thực là thằng nói láo hết nước. 
Nếu các ông thấy tất cả những cái đó trên gương mặt tôi thì có 
phải vì thế mà tôi cũng khá nổi tiếng không? Cặp mắt kèm 
nhèm của các ông phát hiện thấy cái gì nguy hại trong bản tính 
của tôi, nếu như tôi cũng là khá nổi tiếng? 

BRUTUT - Thôi đi ông, chúng tôi thừa biết ông như thế nào rồi. 

MÊNÊNIUT - Các ông không biết tôi, không tự biết mình, mà cũng 
chẳng biết cái gì hết. Các ông ham muốn được bọn khố rách áo 
ôm cất mũ khom lưng cúi chào, các ông bỏ ra hàng nửa ngày 
trời để phân xử một vụ kiện tụng giữa một mụ bán cam và một 
anh bán nút thùng, rồi tuyên bố hoãn cái vụ tranh chấp nhau 
ba xu này tới một phiên xử khác. Khi các ông nghe hai bên 
tranh cãi mà chẳng may các ông đau bụng muốn đi ngoài thì 
các ông nhăn nhó như diễn viên kịch câm kiên quyết không 
chịu nhịn và vừa hò hét gọi lấy chậu, (3) các ông hoãn xử vụ kiện 
tụng còn dở dang, làm cho vụ tranh chấp càng thêm rối như mớ 
bòng bong. Các ông chỉ có mỗi một cách hòa giải là gọi cả bên 
nguyên lẫn bên bị là đồ đốn mạt. Chính các ông mới là một cặp 
đốn mạt kỳ quặc đấy. 


(1) Con sông lớn ở Ý chảy qua La Mã. 

(2) Licuôcgut (Lycurgus): theo truyền thuyết, là người làm ra pháp luật của đô 
thành Xpactơ, một nhà chính trị trứ danh của Hy Lạp cổ đại. 

(3) Nguyên văn: chính là cái "bô" để đi ngoài lúc ban đêm. 



862 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BRƯTƯT - Thôi đủ rồi, đủ rồi, ai chả biết ông là một anh giỏi bông 
phèng, nói róc ở bàn tiệc chứ không phải là một nghị sĩ cần 
thiết ở điện Capitôl. 

MÊNÊNIƯT - Ngay đến các tăng lữ của chúng ta cũng phải chế nhạo 
nếu gặp những con người lô" bịch như các ông. Ngay cả khi các 
ông ăn nói có nghĩa lý nhất thì cũng chẳng hơn gì các ông vẫy 
râu mà có lấy râu của các ông đem độn vào gối của một anh vá 
quần áo rách hay làm yên lừa thì cũng là mai táng nó một cách 
quá vinh hạnh. Vậy mà các ông dám bảo Macxiut là kiêu căng! 
Dù đánh giá thấp đi nữa, Macxiut cũng giá trị bằng tất cả cao, 
tằng, tổ, tỉ nhà các ông từ thời Đơcalion (1) đến giờ, tuy trong đó 
những người ưu tú nhất có lẽ là những tên đao phủ cha truyền 
con nối (2) . Thôi, xin chào quý vị tôn ông! Nói chuyện lâu hơn nữa 
với quý ông thì óc tôi đến uế tạp mất vì các ông là mục đồng của 
bọn bình dân súc vật. Tôi dánh bạo xin thất lễ cáo biệt hai vị! 

Brutut và Xixiniut đi sang một bên sân khấu. 

Vôlumnya, Viêcgilya và Vaỉêrya ra 

MÊNÊNIƯT - Kính chào các vị phu nhân cao quý và diễm lệ (Hằng 
nga kia có giáng thế cũng không cao quý hơn). Các vị nhìn về 
đâu mà nhìn chằm chằm thế? 

VÔLƯMNYA - Kính chào tôn ông Mênêniut! Macxiut con tôi sắp về: 
hãy vì nữ thần Junô, để chúng tôi đi! 

MÊNÊNIƯT - Sao! Macxiut trở về à? 

VÔLUMNYA - Vâng, thưa tôn ông Mênêniut, trở về với thắng lợi huy 
hoàng nhất. 

MÊNÊNIƯT (tung mũ lên trời) - Xin thần Jupite hãy nhận lấy mũ 
của tôi! Xin cảm tạ thần! Ha ha! Macxiut trỏ về ư? 

VALÊRYA và VIÊCGILYA - Thực đấy mà! 

VÔLƯMNYA - Ồng xem? Đây là bức thư của con tôi, Macxiut có gửi 
một bức thư nữa cho Nhà nước và một bức thư nữa cho vợ. Tôi 
thấy hình như ở nhà cũng có một bức thư gửi cho ông. 

MÊNÊNIƯT - Tôi có một bức thư à? Thế thì tối nay tôi sẽ vui đến vỡ 
nhà mất. 


(1) Theo thần thoại La Mã, Đơcalion và vợ là Pira là những người duy nhất thoát 
nạn Hồng thủy. Họ tạo nên người bằng cách ném đá về phía sau lưng. 

(2) Người đao phủ ở địa vị thấp nhất trong xã hội. 




CÔRIÔLANƯT 


863 


VIÊCGILYA - Thực đấy mà, ông có thư đấy, chính mắt tôi đã trông thấy. 

MÊNÊNIUT - Tôi CÓ một bức thư à? Nó sẽ làm tôi khỏe mạnh thêm 
bảy năm nữa, trong bảy năm ấy tôi sẽ bĩu môi coi khinh các 
thầy thuốc. So với bức thư này thì đơn thuốc thần hiệu nhất của 
Galen (1) cũng chỉ là thứ thuốc lang vườn và để bồi bổ sức khỏe 
chẳng hiệu nghiệm gì hơn thuốc chữa bệnh cho ngựa. Tướng 
quân không bị thương chứ? Mọi lần tướng quân thường mang 
thương tích trở về có phải không? 

VIÊCGILYA - Ồ, không, không. 

VÔLUMNYA - Có bị thương đấy chứ! Cảm tạ thần linh. 

MÊNÊNIUT - Miễn đừng bị thương quá nặng thì tôi cũng xin cảm tạ 
thần linh. Chẳng lẽ đem chiến thắng về trong túi áo sao? 
Tướng quân bị thương mới càng thêm oanh liệt. 

VÔLUMNYA - Ông Mênêniut ạ, lần này là lần thứ ba con tôi trở về 
với một vòng lá sồi trên trán. 

MÊNÊNIUT - Thế tướng quân có sửa cho tên Auphiđiut một mẻ cẩn 
thận không? 

VÔLUMNYA - Ông Titut Lacxiut viết thư về bảo hai người có giao 
chiến nhưng Auphiđiut đã chạy thoát. 

MÊNÊNIUT - Hắn bỏ chạy là may phúc cho hắn đấy, tôi cam đoan 
như vậy. Hắn mà đương đầu thì có cho tôi tất cả rương hòm của 
Côriôli với tất cả vàng bạc đựng trong, tôi cũng không dám tin 
là hắn thoát chết. Nguyên lão viện đã được tin này chưa? 

VÔLUMNYA - Nào các công nương, chúng ta đi thôi... 

- Vâng, có, có. Nguyên lão viện đã nhận được thư của nguyên 
soái, nguyên soái quy tất cả công lao trong trận này cho con tôi. 
Trong trận này, người ta nói con tôi đã lập những chiến công 
còn oanh liệt gấp hai so với những chiến công trước. 

VALÊRYA - Quả thực người ta nói về tướng quân Macxiut nhiều điều 
phi thường. 

MÊNÊNIUT - Phi thường thật ấy chứ! Tôi cam đoan là như vậy và 
tướng quân phải vào sinh ra tử trả đúng giá cho những việc phi 
thường ấy. 


(1) Galen: một danh y La Mã thời cổ. Điển này đùng không hợp vì Galen sống ở 
cuối thế kỷ thứ hai sau Công nguyên, sau Côriôlanut nhiều thế kỷ. 




864 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


VIÊCGILYA - Cầu thần linh phù hộ cho những điều ấy là sự thật. 

VÔLUMNYA - Sao lại không thật? 

MÊNÊNIƯT - Lại chẳng thật à? Tôi thề là đúng sự thật. Tướng quân 
bị thương ở đâu? (Nói với hai hộ dân quan đang bước đến) - 
Thần linh phù hộ hai vị! Macxiut đang trở về: ông ta lại càng có 
nhiều lý do để kiêu ngạo đấy! Tướng quân bị thương ở đâu thế? 

VÔLUMNYA - Ở vai và ở tay trái. Macxiut có những vết thương lớn để 
chỉ cho nhân dân thấy khi yêu cầu dịa vị xứng đáng của mình. 
Trong trận đánh đuổi Taccanh, con tôi đã bị bảy vết thương. 

MÊNÊNIUT - Một vết ở cổ và hai vết ở bắp vế... Tôi thấy có đến chín 
vết thương. 

VÔLUMNYA - Trước khi xuất chinh lần này, con tôi đã bị tất cả hai 
mươi lăm vết thương. 

MÊNÊNIƯT - Và bây giờ thế là hai mươi bảy. Mỗi vết thương là một 
nấm mồ chôn một quân địch. Nghe kìa, tiếng kèn. 

Quẩn nhạc và tiếng reo hò 

VÔLUMNYA - Đấy là những người Macxiut phái đi mở đường. 
Macxiut đi đến đâu thì ồ phía trước ồn ào náo động và phía sau 
là nước mắt. Tử thần, con ma đen tối ấy, nằm trong cánh tay 
gân guốc của nó, cánh tay ấy chỉ cần giơ lên hạ xuống là người 
người mất mạng. 

Tù và, kèn nổi lên. Nguyên soái Côminiut và Titut Lacxiut ra. 

Côriôlanut đi giữa, mang một vòng lá sồi trên đầu, 
đằng sau là vỗ quan, binh lính và một người truyền lệnh 

NGƯỜI TRƯYỂN LỆNH - Toàn thể nhân dân La Mã hãy lắng nghe: 
Tướng quân Macxiut dã đã đơn thương độc mã chiến đấu trong 
thành Côriôn, ở đấy tướng quân đã giành được vinh quang và 
một tôn hiệu kèm theo tên Macxiut Caiut làm thành một tên 
gọi vinh dự là Macxiut Caiut Côriôlanut. Hoan nghênh tướng 
quân Côriôlanut trứ danh trở về La Mã. 

Quân nhạc 

TẤT CẢ - Hoan nghênh tướng quân Côriôlanut trứ danh trở về La Mã. 

CÔRIÔLANUT - Thôi đủ rồi! Làm thế xúc phạm đến lòng tôi. Xin các 
bạn thôi đi cho! 

CÔMINIUT - Tướng quân trông kìa! Thân mẫu của tướng quân. 



CÔRIÔLANUT 


865 


CÔRIÔLANUT - Con biết mẹ đã cầu nguyện các đấng thần linh phù 
hộ chõ con thắng lợi. 0Quỳ xuống) 

VÔLƯMNYA - Hỡi trang quân nhân dũng cảm của mẹ! Con hãy đứng 
dậy! Macxiut hiền lành, Caiut xứng đáng của mẹ, nhờ công lao 
vẻ vang, con đã có một danh hiệu mới. Danh hiệu gì nhỉ? Mẹ 
phải gọi con là gì, Côriôlanut phải không? Nhưng ồ! Vợ con kìa! 

Viêcgilya khóc ưì vui sướng 

CÔRIÔLANUT (nói với Viêcgiỉỵa) - Xin chào niềm yên lặng đáng yêu 
của ta (1> . Nàng khóc khi ta thắng trận trở về vậy nàng sẽ cười 
khi ta nằm trong quan tài trở về hay sao? Hiền thê ơi! Mắt ấy 
là mắt của những người vợ mất chồng, những bà mẹ mất con ở 
thành Côriôn đấy! 

MÊNÊNIƯT - Mong rằng hôm nay các vị thần linh sẽ đặt vòng hoa 
quang vinh lên đầu tướng quân! 

CÔRIÔLANUT - Ông vẫn còn sống kia à? (Nói với Valêrya) - Chào 
tiểu thư, xin thứ lỗi. 

VÔLƯMNYA - Tôi không còn biết nên quay về phía nào nữa. (Chào 
Lacxiut) - Kính chào tướng quân đã trở về. (Chào Cồminiut) - 
Kính chào nguyên soái. Chào tất cả. 

MÊNÊNIUT - Hoan nghênh! Hoan nghênh trăm nghìn lần. Tôi vừa 
muốn cười lại vừa muốn khóc, lòng tôi vừa nhẹ nhõm lại vừa 
nặng trĩu. Kính chào các vị! Đứa nào không vui mừng khi nhin 
thấy tướng quân thì đứa ấy bị nguyền rủa thối nát tim gan. Các 
vị là ba người mà La Mã phải say mê! Tuy vậy ai cũng biết 
rằng ở đây có mấy cây táo dại dã già cỗi không làm sao tiếp 
thụ được cái mầm thiện cảm đối với các vị. Nhưng cũng chẳng 
sao, hoan nghênh các chiến sĩ! Cây gai thì phải gọi là cây gai 
mà tật xấu của một thằng điên thì phải gọi là bệnh điên chứ! 

CÔMINIUT - Đúng thế! 

CÔRIÔLANƯT - Ông Mênêniut, đúng lắm. 

NGƯỜI TRUYỀN LỆNH (nói với dân chúng) - Hãy tránh ra, đi đi! 

CÔRIÔLANUT (nói với mẹ và vợ) - Mẹ đưa tay cho con và cả hiền thê 
nữa! Trước khi về nhà nghỉ, con còn phải đến thăm các vị quý 


u) Tác giả dùng những chữ này dể điển hình hóa nhân vật Viêcgilya vốn lúc nào 
cũng yên lặng, đặc biệt không bao giờ khen chồng. 


55 - SECHXPIA 



866 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


tộc. Không những họ chào mừng con, mà còn tặng con nhiều 
vinh dự. 

VÔLUMNYA - Mẹ đă sống đến ngày được thấy mọi nguyện vọng và 
mơ ước tha thiết của mình đều thực hiện. Duy chỉ còn thiếu có 
một điều, nhưng mẹ tin chắc rằng La Mã của chúng ta sẽ cấp 
cho con cái vinh dự ấy. 

CÔRIÔLANƯT - Xin mẹ biết cho, thà con làm nô bộc cho người ta 
nhưng theo ý của mình, còn hơn là chỉ huy người ta nhưng phải 
theo ý của họ. 

CÔMINIƯT - Nào chúng ta đi về điện Capitôl. 

Quân nhạc, tù và nổi lèn. Đoàn người đi vào như đã đi ra. 

Brutut và Xixiniut ra 

BRƯTƯT - Ai nấy mở miệng ra là nói đến hắn. Những cặp mắt kèm 
nhèm cũng đeo kính vào để nhìn hắn. Người vú em lắm lời bỏ 
mặc đứa trẻ la khóc, say sưa bàn tán về hắn. Mụ làm bếp xấu 
như ma lem cũng quàng cái khăn đẹp nhất lên cái cổ ám khói 
đen xì, trèo lên tường để nhìn hắn. Các cửa hiệu, các giá bày 
hàng, các cửa sổ, đâu đâu cũng chật ních người. Người đứng chật 
các ngõ, người cưỡi trên đỉnh nóc nhà, đủ mọi kiểu, mọi loại 
người, ai nấy khao khát được trông thấy hắn. Đến các tăng lữ ít 
khi xuất hiện cũng chen chúc giữa đám dân chúng, thở hổn hển 
để giành một chỗ đứng. Các phu nhân đeo chàng mạng để mặc 
cho những chiếc hôn nóng bỏng của thần Phêbut (1) giỡn trên đôi 
má tôi điểm son phấn yêu kiều. Thực là náo nhiệt! Như thể có vị 
thần nào đó dẫn đường cho hắn, nhập vào thể xác trần tục của 
hắn làm cho dáng điệu của hắn càng thêm đẹp, oai vệ. 

XIXINỈƯT - Tôi dám chắc lần này hắn một bước lên chức chấp chính quan! 

BRƯTƯT - Nếu vậy thì công việc của chúng ta sẽ phải nằm ngủ suốt 
thời gian hắn cầm quyền. 

XIXINIUT - Hắn sẽ không thể nào sử dụng quyền hành có mức độ, 
theo đúng những giới hạn quy định, rồi rốt cuộc, sẽ mất địa vị 
đã giành được. 

BRƯTƯT - Cái đó làm cho chúng ta yên tâm. 

XIXINIƯT - Ông cứ yên tâm, bình dân mà chúng ta là đại biểu, với 
những hiềm khích vốn có từ xưa, sẽ nhân những cớ nhỏ nhặt 


(1) Phêbut (còn gọi là Apôlông) là thần Ánh sáng, thần Mặt trời. 



CÔRIÔLANUT 


867 


nhất, quên ngay những vinh quang mới hắn giành được, mà 
những cớ ấy, chắc chắn hắn sẽ gây ra, tôi tin như vậy, vì hắn 
rất kiêu ngạo. 

BRƯTƯT - Tôi nghe nói hắn thề rằng nếu ra tranh cử chức chấp chính 
quan, hắn sẽ không bao giờ chịu ra mắt tại địa điểm công cộng, 
sẽ không khiêm nhường mặc quần áo vải thô và cũng không chịu 
theo thủ tục chỉ những vết thương trên mình cho bình dân thấy 
để yêu cầu những cái miệng hôi thối của họ công nhận. 

XIXINIUT - Đúng đấy! 

BRUTUT - Hắn nói như thế này: Ta thà mất địa vị chấp chính quan 
còn hơn là có địa vị ấy mà không phải là do yêu cầu của những 
người thượng lưu và ý muốn của quý tộc. 

XIXINIUT - Tôi chẳng mong gì hơn là hắn cứ khăng khăng giữ ý 
kiến ấy và đem ra thực hành. 

BRUTUT - Rất có thể hắn sẽ làm thế. 

XIXINIUT - Nếu vậy thì kết quả sẽ đúng như quyền lợi của chúng ta 
mong muốn, hắn chắc chắn sẽ bị tiêu ma. 

BRUTUT - Hoặc là hắn phải đổ, hoặc là quyền lực của chúng ta sẽ bị 
tiêu diệt. Chúng ta phải nói cho bình dân biết Macxiut vẫn còn 
căm ghét họ như thế nào, nếu hắn nắm quyền bính, hắn sẽ 
biến họ thành lừa ngựa, hắn sẽ bịt miệng những người bênh 
vực họ, tước đoạt mọi quyền tự do của họ. Hắn coi bình dân, về 
năng lực và hành động đối với đời, chẳng thông minh gì hơn, 
chẳng tài cán gì hơn lũ lạc đà trong chiến tranh, chỉ giỏi chở 
nặng và ăn đòn đau khi chúng mang không nổi những hành lý 
nặng nề chất trên mình. 

XIXINIUT - Điều này (như ông vừa nói) nếu được gợi lên đúng lúc 
thái độ xấc láo cùng cực của hắn làm nhân dân tức giận (những 
dịp như thế chẳng hiếm gì nếu ta trêu tức hắn, và việc đó cũng 
dễ như xua chó cắn đàn cừu) thì điều ấy sẽ là mồi lửa châm vào 
đống củi khô, và ngọn lửa bùng lên sẽ vĩnh viễn xóa hết thanh 
danh của hắn. 

Một người báo tin ra 

BRUTUT - Có việc gì thế? 

NGƯỜI BÁO TIN - Mời hai vị đến điện Capitôl. Mọi người cho rằng 
Macxiut sẽ làm chấp chính quan. Tôi đã thấy những người câm 



868 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chen chúc nhau đến nhìn mặt ông ta và những người mù chen 
chúc nhau để nghe ông ta nói. Trên đường, các bà tung bao tay, 
các cô tiểu thư, các cô gái tung khăn tay, khăn quàng lên người 
ông ta khi ông ta đi qua. Quý tộc thấy ông ta thì rạp mình cúi 
chào như cúi chào tượng thần Jupite, còn bình dân thấy ông ta 
thì thi nhau tung mũ lên trời như mưa, reo hò tựa sấm. Xưa nay 
tôi chưa hề thấy cảnh tượng nào như vậy! 

BRƯTƯT - Chúng ta hãy đến điện Capitôl. Tai và mắt phải cẩn thận 
xem xét nghe ngóng, tâm trí phải sẵn sàng đối phó với tình thế 
xảy ra. 

XIXINIUT - Tôi sẽ theo ông. 

Tất cả cùng vào 


CẢNH II 

Phòng của Nguyên lão viện ỏ Nghị hội 


Hai quan chức bước vào, 
đặt nệm xuống trong điện Capitôl 

QUAN CHỨC I - Mau lên, mau lên! Họ sắp đến rồi! Có tất cả bao 
nhiêu người ra tranh cử chấp chính quan? 

QUAN CHỨC II - Nghe đâu có ba người, nhưng ai cũng chắc rằng 
Côriôlanut sẽ thắng. 

QUAN CHÚC I - Ông ta là một trang hảo hán, nhưng hay thâm thù 
và không yêu mến bình dân. 

QUAN CHÚC II - Thật ra, có nhiều nhân vật trứ danh ngoài miệng thì 
phỉnh phờ nhân dân, nhưng trong chẳng yêu mến gì họ. Có 
những người được nhân dân yêu mến đấy, nhưng nhân dân lại 
chẳng hiểu tại sao, cho nên nếu nhân dân yêu mà không hiểu vì 
sao thì họ cũng có thể ghét mà chẳng có căn cứ gì. Vì vậy ông 
Côriôlanut không cần đếm xỉa đến chỗ bình dân yêu mình hay 
ghét mình, cái đó chứng tỏ ông ta hiểu rõ bản tính của họ, và 
thái độ thản nhiên cao thượng của ông ta cho họ thấy rõ điều đó. 



CÔRIÔLANƯT 


869 


QUAN CHỨC I - Một khi ông ta đã chẳng cần bình dân yêu mình hay 
ghét mình thì đối với ông ta việc làm điều tốt hay làm điều xấu 
cho họ cũng thế thôi. Nhưng thực ra, ông ta chỉ ra sức tìm cách 
gây thù oán với họ nhiều hơn là bình dân căm ghét ông ta. Ổng 
ta chẳng từ một việc gì không làm dể tỏ cho bình dân thấy 
rằng ông ta đối lập lại họ. Tôi thấy làm cho bình dân oán giận, 
căm tức mình cũng sai lầm như thái độ mà ông ta vẫn ghét tức 
là cầu cạnh, nịnh hót để họ yêu quý mình. 

QUAN CHÚC II - Ông ta đã có công rất lớn đối với tổ quốc. Ông ta leo 
lên dịa vị cao sang không phải bằng con đường dễ dàng như 
những kẻ chẳng.có công cán gì, chỉ luồn lọt xu nịnh nhân dân, ngả 
mũ cầu cạnh dể được quyền cao chức trọng. Còn ông ta thì vinh 
quang nổi bật trước mắt nhân dân, công lao khắc sâu vào lòng 
nhân dân; cho nên bây giờ nếu lặng thinh, phủ nhận tất cả nhưng 
điều đó thì thực là một thứ vong ân bội nghĩa. Nếu nói khác đi, thì 
đó là ác ý, gian dối, ai nghe cũng phải phản đối, bác bỏ ngay. 

QUAN CHÚC I - Thôi, không nói về ông ta nữa. Ông ta là một người 
xứng đáng. Chúng ta hãy đứng tránh ra, họ đã đến kia rồi. 

Tiếng kèn vang lên, chấp chính quan Côminiut ra, có thị vệ đi trước, 
rồi đến Côrỉôỉanut, Mênêniut và một số đông quý tộc. 

Xixiniut và Brutut ngồi riêng. Côriôỉanut đứng 

MÊNÊNIƯT - Chúng ta đã quyết định biện pháp đối với quân Vônxơ 
và triệu Titut Lacxiut về. Bây giờ vấn đề chính mà cuộc họp 
này còn phải giải quyết là báo đáp công lao cao cả của người đã 
chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Và vì vậy, thưa các vị huynh trưởng 
tôn kính, xin các vị yêu cầu vị chấp chính quan hiện tại và 
đồng thời là vị nguyên soái trong chiến dịch thắng lợi vừa qua 
trình bày lại cho chúng ta biết một ít về sự nghiệp anh hùng 
của Caiut Macxiut Côriôlanut mà chúng ta đón tiếp ở đây để 
cảm ơn và đồng thời để tưởng lệ những vinh dự xứng đáng. 

NGUYÊN LÃO I - Nguyên soái Côminiut tôn kính, xin ngài hãy lên 
tiếng, đừng sợ dài dòng mà bỏ sót một chi tiết nào. Thà chúng 
ta cảm thấy quốc gia không đủ khả năng báo đáp công lao của 
ông ta một cách xứng đáng, còn hơn là cảm thấy quô'c gia chúng 
ta không muốn khen thưởng ông ta đầy đủ. (Nói với các hộ dân 
quan) • Thưa các vị đại biểu của nhân dân! Xin các vị vui lòng 
lắng nghe và sau đây xin nhờ các vị truyền đạt lại cho bình dân 
biết những điều chúng tôi quyết nghị ở đây. 



870 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


XIXINIUT - Chúng tôi được triệu tập họp theo một sự thỏa thuận vui 
vẻ của cả hai bên và chúng tôi sẵn sàng hoan nghênh cũng như 
đề cao vấn đề mà cuộc hội nghị này bàn đến. 

BRUTƯT - Chúng tôi sẽ càng làm việc đó một cách hân hoan nếu 
như từ nay ông ta coi trọng nhân dân hơn trước. 

MÊNÊNIƯT - Nói thế là ra ngoài đề, ra ngoài đề rồi. Các ông im đi còn 
hơn. Các ông có muốn nghe nguyên soái Côminiut nói không nào? 

BRƯTƯT - Muôn lắm chứ. Nhưng so với lời trách móc của ông thì lời 
khuyên của tôi còn thích đáng hơn. 

MÊNÊNIUT - Ông ta yêu quý bình dân của các ông, nhưng không thể 
ép ông ta phải ngủ chung một giường với họ được. Nguyên soái 
Côminiut tôn quý, xin mời ngài nói. (Côriôlanut đứng dậy định 
đi ra) Không được, tướng quân cứ ngồi yên chỗ. 

NGUYÊN LÃO I - Côriôlanut, xin ngài hãy ngồi xuống. Không nên hổ 
thẹn khi nghe nói đến những việc mà mình đã thực hiện một 
cách vẻ vang. 

CÔRIÔLANƯT - Thưa quý vị tha lỗi cho! Tôi thà thấy những vết 
thương của mình đã lành còn hơn là nghe người ta nói vì sao 
tôi có những vết thương ấy. 

BRUTƯT - Tôi hy vọng rằng ông đứng dậy không phải vì những lời 
tôi nói chứ? 

CÔRIÔLANƯT - Không đâu. Nhưng thường đánh thì tôi ở lại, mà trái 
lại, tán tụng thì tôi bỏ chạy. Các ông không nịnh tôi và do đó 
không đánh tôi. Còn như bình dân của các ông thì tôi yêu mến 
họ theo đúng giá trị của họ. 

MÊNÊNIUT - Xin ngài ngồi xuống cho. 

CÔRIÔLANUT - Thà tôi ngồi để cho người ta gãi đầu dưới ánh nắng lúc 
tiếng kèn báo động nổi lên còn hơn là ngồi thừ ra mà nghe người 
ta tán dương khuyếch đại những việc làm không đáng kể của tôi. 

Côriôlanut vào 

MÊNÊNIUT (nói với các hộ dân quan) - Thưa hai vị thủ lĩnh của dân. 
Ông ta làm thế nào có thể hao hơi tốn sức nịnh hót các dân chúng 
lúc nhúc của các ông trong đó một nghìn người mới có được một 
người lương thiện? Bởi vì, như các ông cũng thấy đấy, ông ta sẵn 
sàng hy sinh cả tay chân mình vì vinh quang hơn là để nửa lỗ tai 
nghe người ta nói đến nó. Nguyên soái Côminiut, xin ngài nói cho. 



' CÔRIÔLANUT 


871 


CỒMINIƯT - Tôi sẽ không đủ lời để trình bày. Những chiến công của 
Côriôlanut không thể nói với một giọng yếu ớt. Xưa nay người 
ta vẫn cho rằng tinh thần dũng cảm là đạo đức cao nhất của 
con người, con người dũng cảm là con người đáng kính nhất. 
Nếu thế, thì con người mà tôi nói đến là con người mà trên tất 
cả thế giới không ai sánh nổi. Khi Taccanh xâm phạm La Mã, 
tướng quân chỉ mới mười sáu tuổi. Ngay lúc ấy, tướng quân đã 
biểu lộ một tài năng xuất chúng. Vị tổng tài lúc bấy giờ của 
chúng ta, mà tôi nhắc đến tên một cách kính phục, đã thấy 
những con người râu ria xồm xoàm bị một chàng trai trẻ cằm 
nhẵn thín đuổi đánh. Tướng quân lấy thân hình che cho một 
người La Mã đang bị khôn quẫn và chính mắt chấp chính quan 
đã thấy tướng quân giết chết ba tên địch. Rồi tướng quân đích 
thân giao chiến với Taccanh, và đánh y ngã gục. Trong ngày 
chiến công lừng lẫy này, giữa lứa tuổi còn có thể đóng được vai 
đàn bà trên sân khấu, tướng quân đã tỏ rõ là một tráng sĩ dùng 
cảm tuyệt luân trên bãi chiến trường và để biểu dương công 
trạng, tướng quân được vinh dự mang một vòng lá sồi trên trán. 
Từ cái tuổi niên thiếu dũng cảm như vậy, tướng quân trỏ thành 
một trang nam tử, lớn lên như đại dương, xông pha trước sau 
mười bảy trận, bách chiến bách thắng. Còn nói đến những công 
trạng mới đây của tướng quân, trước thành Côriôn và trong 
thành Côriôn, thì quả thực lời nói của tôi không có cách gì ca 
ngợi cho xứng đáng. Tướng quân đã chặn những kẻ bỏ chạy và 
tấm gương phi thường của tướng quân đã khiến những kẻ nhát 
gan biến khiếp sợ thành hãng hái. Như những ngọn rong rẽ ra 
trước chiếc thuyền buồm, người người khuất phục và gục xuống 
nơi tưđng quân đi qua. Lưỡi kiếm của tướng quân như mang dấu 
ấn của tử thần, để dấu vết trên người kẻ nào cũng là từ đầu đến 
chân. Toàn thân tướng quân tắm trong máu, mỗi cử động của 
tướng quân lại điểm theo một tiếng kêu tuyệt mệnh. Một mình 
tướng quân, đơn thương độc mã, đã lọt vào cửa thành đầy nguy 
hiểm chết người và đã lấy máu quân thù nhuộm đỏ cửa thành. 
Rồi tướng quân lại thoát ra ngoài cửa thành một mình không 
cần ai cứu viện, và quay lại đưa cả đoàn quân tiếp ứng đánh vào 
thành Côriôn như một tinh cầu trên trời sa xuống và chiếm lấy 
toàn bộ thành Côriôli. Những tiếng reo hò của chiến trận đã 
đập vào các giác quan tinh tường của tướng quân. Và tinh thần 
mệt mỏi lại hãng hái lên, thân thể nhọc mệt lại phấn chấn lên, 
tướng quân lập tức xông tới chiến trường, tả xung hữu đột, giết 



872 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


người như cắt cỏ và không hề chịu dừng tay để thở, trước khi 
chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh trận địa. 

MÊNÊNIƯT - Con người anh hùng. 

NGUYÊN LÃO I - Tướng quân thật xứng đáng với mọi vinh dự mà 
chúng ta có thể tưởng tượng. 

CÔMINIUT - Tướng quân lấy chân gạt bỏ chiến lợi phẩm, coi tất cả 
mọi vật quý báu như đất bùn. Tướng quân chỉ xin một phần còn 
ít ỏi hơn cả phần một kẻ hà tiện có thể cho và lấy việc làm 
những hành động oanh liệt đó là đã nhận thưởng và lấy làm 
hài lòng đã hoàn thành trọn vẹn. 

MÊNÊNIUT - Quả là cao quý vô cùng. Xin cho mời tướng quân tới. 

NGUYÊN LÃO I - Hãy mời tướng quân Côriôlanut đến! 

MỘT QUAN CHÚC - Tướng quân sắp ra. 

Côriôlanut ra 

MÊNÊNIUT - Côriôlanut túc hạ, nguyên lão viện rất vui lòng cử ngài 
làm chấp chính quan. 

CÔRIÔLANUT - Tôi nguyện suốt đời tận trung với nguyên lão viện. 

MÊNÊNIUT - Bây giờ ngài chỉ cần nói vài lời với nhân dân nữa là xong. 

CÔRIÔLANUT - Xin các ngài miễn cho tôi cái thủ tục ấy. Tôi không 
thể nào mang áo vải thô, để đầu trần, cầu khẩn họ chiếu cố đến 
những vết thương của tôi và bỏ phiếu cho tôi làm chấp chính 
quan. Xin cho tôi được miễn không phải làm việc đó. 

XIXINIUT - Thưa ngài, nhân dân cần phải có ý kiến của mình. Nhất 
định họ không chịu thay đổi một chi tiết nào trong nghi thức 
đã quy định. 

MÊNÊNIUT - Ngài không nên làm họ nổi giận. Xin ngài cứ theo tục 
lệ chung. Các chấp chính quan trước đây đều làm thế. Vậy ngài 
cũng nên nhận địa vị cao quý của mình theo đúng nghi thức. 

CÔRIÔLANUT - Đó là một vai tuồng, mà nếu phải đóng, tôi sẽ rất 
xấu hổ và cũng không nên bắt nhân dân xem. 

BRUTUT (nói riêng với Xixiniut) - ông thấy chứ? 

CÔRIÔLANUT - Phải khoe khoang với họ tôi đã làm cái này, làm cái 
nọ, phải vạch cho họ xem những vết sẹo chẳng đau đớn gì mà 
đáng lý tôi phải che giấu đi, chẳng hóa ra tôi chịu những vết 
thương ấy chỉ cốt để mua lấy những lời đồng tình của họ hay sao? 



CÔRIÔLANUT 


873 


MÊNÊNIUT - Ngài đừng cô" chấp như thế. Thưa hai vị hộ dân quan, 
chúng tôi yêu cầu hai vị truyền đạt lại ý kiến của chúng tôi cho 
bình dân. Chúc vị chấp chính quan tôn quý của chúng ta được 
mọi sự vui vẻ và vinh quang. 

CÁC NGUYÊN LÃO - Chúc tướng quân Côriôlanut mọi sự vui vẻ và 
vinh quang! 

Kèn nổi lên. Tất cả vào, trừ hai hộ dân quan 

BRUTUT - Đấy ông xem, hắn định đối xử với nhân dân như thế đấy! 

XIXINIUT - Mong sao nhân dân thấy được tâm địa của hắn. Hắn cầu 
xin nhân dân, nhưng lại tỏ vẻ khinh bỉ việc cầu xin cái mà 
nhân dân có quyền ban cho hắn. 

BRUTUT - Bây giờ chúng ta hãy ra quảng trường nói chò nhân dân 
rõ việc chúng ta làm ở đây. Tôi biết họ đang chờ đợi chúng ta. 

Hai người vào 


CẢNH III (1) 

Quảng trường công cộng 


Sáu bảy công dân ra 

CÔNG DÂN I - Nếu ông ta chính thức yêu cầu chúng ta chấp nhận thì 
chúng ta không nên cự tuyệt. 

CÔNG DÂN II - Chúng ta vẫn có thể cự tuyệt, nếu chúng ta muốn. 

CÔNG DÂN III - Chúng ta vẫn có quyền cự tuyệt, nhưng đó là một 
quyền chúng ta không có quyền làm, bởi vì nếu ông ta vạch cho 


(1) Tất cả Cảnh III cũng như tất cả Hồi Hai là do tác giả sáng tạo hoàn toàn. Trong 
Plutac khác hẳn: "Và Côriôlanut, theo tập tục, nêu những vết thương trên người ông 
sau nhiều trận chiến đấu, trong thời gian mười bảy năm... Điều ấy làm cho nhân 
dân cảm thây hổ thẹn nếu họ từ chòi một con người có đạo đức như vậy và bàn với 
nhau phải bầu ông làm chấp chính quan. Nhưng đến ngày bầu cử, thấy Côriôlanut 
đến quảng trường, uy nghi bệ vệ với tất cả nguyên lão viện di theo, tình yêu và lòng 
rộng lượng của nhân dân bắt đầu chuyển thành căm thù vì họ sợ ông sẽ cướp mất 
cả quyền tự do của họ". Ở đây không nói đến vai trò của các hộ dân quan. 



874 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


chúng ta thấy thương tích trên mình, nếu ông ta kể cho chúng 
ta những chiến công thì chúng ta phải lên tiếng nói thay những 
vết thương kia. Cho nên nếu ông ta kể cho chúng ta nghe 
những chiến công oanh liệt của mình thì chúng ta cũng phải tỏ 
lòng biết ơn. Vong ân bội nghĩa là một điều ghê tởm! Quần 
chúng mà vong ân bội nghĩa thì sẽ thành quỷ sứ và chúng ta là 
những phần tử trong quần chủng, chúng ta sẽ biến thành tay 
chân của quỷ sứ. 

CÔNG DÂN I - Để chúng ta thấy rõ chúng ta cũng chẳng hơn gì thế, 
ta nên nhớ lại chuyện cũ. Có một lần chúng ta nổi dậy về vấn 
đề lúa mì thì chính ông ta đã chẳng ngần ngại gì mà bảo chúng 
ta là đám quần chúng có ngàn đầu. 

CÔNG DÂN II - Người ta đã nhiều lần gọi chúng ta như thế. Không 
phải vì trong chúng ta người tóc hung, người tóc đen, người tóc 
nâu hay người đầu hói, nhưng đó là vì ý nghĩ của chúng ta mỗi 
người một phách. Cứ như tôi thiết tưởng, dù ý nghĩ của chúng ta 
có nảy ra từ một bộ óc duy nhất, nó cũng sẽ bay tứ tung, đông, 
tây, nam, bắc và nếu nó có nhất trí với nhau được về một hướng 
nào thì lập tức nó lại phân tán ngay ra khắp bốn phương trời. 

CÔNG DÂN III - Anh tưởng thế à? Được! Thế thì anh bảo ý nghĩ của 
tôi sẽ bay về hướng nào? 

CÔNG DÂN I - Hừ! Thứ ý nghĩ của nhà anh thì dứt khoát ra chậm 
hơn ý nghĩ của người khác rồi, bởi vì nó mắc cứng trong cái đầu 
ngốc nhà anh, nhưng nếu nó thoát ra được thì nhất định nó sẽ 
bay thẳng về hướng nam. 

CÔNG DÂN II - Tại sao lại bay về hướng nam? 

CÔNG DÂN I - Để tan biến vào trong sương mù chứ sao nữa.. Rồi, khi 
đã tan đi ba phần tư theo sương sớm đã uế tạp, phần còn lại sẽ 
trỏ về để cô" sức giúp anh kiếm một mụ vợ. 

CÔNG DÂN II - Anh thì lúc nào cũng đùa. Thôi cũng được, tùy ý anh. 

CÔNG DÂN III - Các anh có nhất định bầu cho ông ta không? Nhưng 
thôi, cũng chẳng sao và cuối cùng thì đa số sẽ quyết định. Nếu 
ông ta mà đứng về phía nhân dân thì xưa nay chẳng có ai xứng 
đáng hơn ông ta đâu. 

Côriôlanut mặc áo vải thô và Mểnểniut ra 

Kìa! ông ta đến kia rồi, mặc áo vải thô tỏ sự khiêm tốn. 
Hãy để ý xem thái độ của ông ta thế nào. Chúng mình đừng 



CÔRIÔLANƯT 


875 


đứng tụ tập cả vào một chỗ mà nên đến gần ông ta, từng 
người một, hoặc từng nhóm hai ba người. Ổng ta sẽ phải yêu 
cầu chúng ta riêng từng người một. Như thế mỗi người chúng 
ta đều có hân hạnh tự mình nói ý kiến của mình với ông ta. 
Các anh cứ theo tôi, tôi sẽ bày cách cho các anh đến gần ông 
ta như thế nào. 

TẤT CẢ - Đồng ý! Đồng ý! 

Tất cả vào 

MÊNÊNIƯT - Ồ, ông lầm rồi! Ông không biết những người tôn quý 
nhất trước ông cũng đã từng làm như thế sao? 

CÔRIÔLANƯT - Tôi phải nói thế nào đây?... "Thưa ông, tôi xin ông...!" 
Xin mới xỏ! Tôi không thể nào bắt cái lưỡi của tôi nói ra những 
lời như thế được! "Thưa ông, ông hãy xem! Đây, thương tích của 
tôi. Tôi bị những vết thương này trong lúc phụng sự tổ quốc, khi 
nhiều người anh em của các ông mới nghe tiếng trông trận của 
quân mình đã bỏ chạy, kêu la ầm ĩ." 

MÊNÊNIUT - Trời ơi! Đừng có nói thế! Ông phải yêu cầu họ nghĩ đến 
ông chứ! 

CÔRIÔLANƯT - Yêu cầu họ nghĩ đến tôi à? Bọn chết treo ấy! Tôi chỉ 
mong họ quên tôi đi còn hơn, cũng như họ đã quên những đạo 
đức mà các vị tăng lữ chúng ta đã hoài công dạy dỗ họ. 

MÊNÊNIƯT - Thế thì hỏng bét. Thôi, tôi xin cáo biệt. Tôi xin ông, 
ông hãy lựa lời mà nói với họ một cách phải chăng. 

CỔRIÔLANƯT - Bảo họ hãy rửa mặt cọ răng di đã! 

Mênêniut ưào. Ba công dân ra 

CÔRIÔLANƯT - ồ! Đây là một nhóm. (Nói với ba công dân) - Thưa 
các ông, chắc các ông biết tại sao tôi đến đây? 

CÔNG DÂN III - Vâng. Ông cho chúng tôi biết cái gì đã khiến ông 
đến đây? 

CỒRIÔLANUT - Công lao của bản thân tôi. 

CÔNG DÂN II - Công lao của bản thân ông ư? 

CÔRIÔLANƯT - Vâng, chứ không phải vì ý muốn của bản thân tôi. 

CÔNG DÂN III - Thế nào? Không phải vì ý muốn của bản thân ông à? 

CÔRIÔLANUT - Vâng, xưa nay tôi không hề muốn xin người nghèo bố 
thí bao giờ. 



876 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔNG DÂN III - Ông nên nghĩ rằng nếu chúng tôi cho ông một cái gì 
đó là chúng tôi hy vọng sẽ được ông trả lại một cái gì. 

CÔRIÔLANUT - Thưa các ông, vậy thì các ông làm ơn cho tôi biết các 
ông đặt giá chức chấp chính quan bao nhiêu? 

CÔNG DÂN ĩ - Giá của nó là ông phải yêu cầu một cách lễ độ. 

CÔRIÔLANƯT - Thưa các ông, các ông làm ơn chấp thuận tôi làm chấp 
chính quan. Tôi sẽ chỉ riêng cho các ông xem những vết thương 
của tôi. Xin các ông bằng lòng bầu cho tôi. Các ông nghĩ sao? 

CÔNG DÂN II - Thưa ông, ông xứng đáng được giữ chức vụ đó. 

CÔRIÔLANUT - Thế là ngã giá rồi chứ... Thế là tôi đã ăn xin được vài 
phiếu đáng quý. Tôi đã được của bố thí của các ông rồi. Xin 
vĩnh biệt! 

CÔNG DÂN III - Việc này kể cũng là thực! 

CÔNG DÂN II - Nếu như cần phải làm lại... Nhưng thôi, cũng chẳng sao. 

Ba công dân vào. 

Hai công dân khác ra 

CÔRIÔLANƯT - Thưa các ông, nếu như tiếng nói của các ông quyết 
định tôi làm chấp chính quan thì xin các ông hây nhìn xem! 
Tôi mặc chiếc áo theo tục lệ đây. 

CÔNG DÂN ỉ - Ông có công lao lớn đối với quôc gia nhưng ông chưa 
xứng đáng. 

CÔRIÔLANƯT - Ồng nói khó hiểu quá. 

CÔNG DÂN I - Ông đánh cho quân địch của La Mã tơi bời, nhưng ông 
cũng thẳng tay với những người bạn của nó. Thực vậy, từ trước 
đến nay ông vẫn không yêu gì bình dân. 

CÔRIÔLANƯT - Đáng lý ông lại càng phải cho tôi là người có đạo đức 
chứ, bởi vì tôi không yêu như kẻ tầm thường. Tuy vậy, thưa 
ông, tôi sẵn lòng nịnh hót nhân dân là những người anh em thề 
cùng sông chết, để họ có thiện cảm hơn đôi với tôi. Họ cho như 
thế mới là tốt. Vì cái khôn ngoan của họ chỉ là muốn thấy tôi 
cất mũ chào hơn là thấy lòng tôi tận tụy với họ, tôi sẽ cúi đầu 
một cách xu nịnh và giả dối hết sức để được mến yêu... Thế 
nghĩa là, thưa ông, tôi sẽ bắt chước cách thu phục nhân tâm của 
một vài người được nhân dân Ưa chuộng và ra sức chiều theo ý 
muôn những người thích cái lối ấy. Vì vậy, tôi yêu cầu các ông 
đồng ý để tôi làm chấp chính quan. 



CÔRIÔLANUT 


877 


CÔNG DÂN II - Chúng tôi hy vọng thấy ở ông một người bạn, cho 
nên chúng tôi vui lòng chấp nhận ông. 

CÔNG DÂN I - Ông đã vì quốc gia mà chịu nhiều vết thương ư? 

CỒRIÔLANƯT - Tôi thấy không cần phô những vết thương đó ra để xác 
nhận điều các ông đã biết. Tôi rất quý trọng sự chấp thuận của các 
ông, và vì vậy, tôi không muốn làm phiền các ông nhiều hơn nữa! 

CẢ HAI CÔNG DÂN - cầu thần linh ban cho ông hạnh phúc. 

Hai người vào 

CÔRIÔLANUT - Những lời chấp thuận quý báu!... Thà chết cho rồi, 
thà chết đói còn hơn phải đi van xin cái tiền công mà ta là 
người đầu tiên đáng được hưởng. Tại sao ta lại phải đến nơi 
đây, mặc cái áo dài xơ mướp này đi xin xỏ một anh Mít đi qua, 
một anh Xoài (1) đi lại để được sự chứng nhận không cần thiết. 
Tục lệ bắt ta phải làm thế! Tục lệ bắt ta làm gì, ta cũng phải 
làm hay sao? Nếu cứ làm theo tục lệ thì bụi bậm sẽ phủ đầy lên 
Thời gian, không ai quét đi, sai lầm sẽ chồng chất cao như núi 
đến nỗi không bao giờ chân lý có thể nhú ra dược. Thôi, thà để 
cho cái chức vụ tôn quý và vinh dự ấy về tay người nào muôn 
cầu xin như vậy, còn hơn là đóng cái trò hề này! Nhưng ta đã 
đóng được một nửa tấn tuồng rồi, ta dã chịu dựng được một nửa, 
ta sẽ chịu đựng nốt cho xong. 

Ba công dân nữa ra 

Lại có thêm mấy lá phiếu nữa đến kia! Xin các ông chấp 
thuận... Vì muốn được sự chấp thuận của các ông, tôi đã chiến 
đấu với quân địch. Vì muốn được các ông chấp thuận, tôi đã 
xông pha mười tám trận, đã chịu hơn hai mươi bốn vết thương. 
Vì muốn được các ông chấp thuận, tôi đã làm nhiều việc lớn nhỏ. 
Xin các ông chấp thuận cho, tôi sẽ được làm chấp chính quan. 

CÔNG DÂN I - Ông ta đã có nhiều chiến công vẻ vang, ai là người 
chính trực ắt sẽ ưng thuận ông ta. 

CÔNG DẦN II - Vậy thì nên để ông ta làm chấp chính quan, cầu 
thần linh ban cho ông ta hạnh phúc và khiến ông ta thành một 
người bạn tốt của dân. 


(1) Nguyên vãn: "ăn xin một anh Hôp và một anh Đích"; Hôp và Đich là hai tên 
người phổ biến trong nhân dân Anh thời bấy giờ. ở La Mã không ai có tên ấy. Vì 
vậy chúng tôi đổi là Mít, Xoài cho hợp với tinh thần tác giả. 



878 


WILLIAM SHAKESPEARE 


TẤT CẢ - Cầu sao được vậy (1) . cầu thần linh che chở cho vị chấp 
chính quan tôn quý. 

Ba công dân vào 

CÔRIÔLANUT - Những lời chấp thuận quý giá làm sao. 

Mènêniut, Brutut và Xixiniut ra 

MÊNÊNIUT (nói với Côrỉôlanut) - Ông đứng đây như thế đủ rồi! Các 
hộ dân quan sẽ nhân danh tiếng nói của dân công nhận ông. 
Ông chỉ còn phải mang lễ phục ra trình diện trước Nguyên lão 
viện nữa thôi. 

CÔRIÔLANUT - Như thế là xong rồi à? 

XIXINIUT - Ông đã làm xong thủ tục trong việc yêu cầu làm chấp 
chính quan. Nhân dân đã chấp nhận ông. Bây giờ họ sẽ triệu 
tập ngay một cuộc họp để thông qua việc bổ nhiệm ông. 

CÔRIÔLANƯT - Ở đâu? ở Nguyên lão viện ư? 

XIXINIUT - ở đấy, ông Côriôlanut ạ! 

CÔRIÔLANUT - Tôi có thể thay áo quần này chứ? 

XIXINIƯT - Vâng! 

CÔRIÔLANUT - Tôi sẽ làm ngay tức khắc, và sau khi tôi lại là tôi, tôi 
sẽ đến Nguyên lão viện. 

MÊNÊNIƯT - Tôi sẽ đi với ông. (Nói với hai hộ dân quan) - Các ông 
có đến không? 

BRƯTUT - Chúng tôi chờ nhân dân ở đây. 

XIXINIUT - Xin chào. 

Côriôlanut và Mênêniut vào 

- Thế là hắn đã thành chấp chính quan! Cứ nhìn vẻ mặt của 
hắn cũng biết lòng hắn khoan khoái như thếjnào. 

BRƯTƯT - Hắn mặc quần áo xấu xí để xin xỏ, nhưng với thái độ đầy 
kiêu ngạo, ông có định cho quần chúng giải tán không? 

Các công dân ra 


<l) Nguyên văn: A-men, nghĩa là cầu sao dược vậy. Đó là một từ Do Thái. Ở Việt 
Nam, người công giáo lúc cầu nguyện vẫn dùng từ này. Chúng tôi không phiên âm, 
sợ không thích hợp, vì người La Mã cổ không theo đạo Thiên chúa. Những chỗ 
khác dùng từ "a-men", chúng tôi đều dịch như thế. 



CÔRIÔLANUT 


879 


XIXINIƯT - Thế nào các bạn, các bạn đã chấp nhận người đó có phải 
không? 

CÔNG DÂN I - Vâng, ông ta đă được chúng tôi chấp nhận. 

BRUTUT - Chúng tôi cầu khẩn thần linh làm sao cho ông ta không 
phụ lòng yêu quý của các bạn. 

CÔNG DÂN II - Cầu sao được như vậy! Nhưng theo ý kiến thô thiển 
của tôi thì ông ta có vẻ chế nhạo chúng ta khi ông cầu xin 
chúng ta chấp nhận. 

CÔNG DÂN III - Đúng rồi! Ông ta khinh miệt chúng ta ra mặt! 

CÔNG DÂN I - Không phải. Đó là cách ăn nói của ông ta đấy thôi! 
Ông ta có chế nhạo chúng ta đâu. 

CÔNG DÂN II - Chỉ trừ có một mình anh thôi chứ còn tất cả chúng 
tôi đều thấy ông ta có thái độ khinh miệt chúng ta. Đáng lý 
ông ta phải cho chúng ta xem những dấu vết công lao của ông 
ta, những thương tích của ông ta khi bảo vệ tổ quốc. 

XIXINIUT - Thế nào, chắc chắn là ông ta đã phải làm như vậy rồi chứ. 

TẤT CẢ - Không, không. Chẳng ai được thấy hết! 

CÔNG DÂN III - Ông ta nói ông ta có nhiều vết thương, có thể cho 
chúng ta xem ở nhà riêng. Thế rồi ồng ta hoa mũ một cách 
khinh bỉ và nói: "Tôi muốn làm chấp chính quan, tục lệ cổ 
truyền không cho tôi lãnh chức đó nếu như không có sự chấp 
nhận của các ông, cho nên tôi phải cầu xin sự chấp nhận ấy". 
Sau khi chúng tôi đã chấp nhận, ông ta nói: "Cảm ơn các ông 
đã chấp nhận tôi, cảm ơn sự chấp nhận quý hóa của các ông. 
Bây giờ các ông đã chấp nhận rồi, tôi không phiền đến các ông 
nữa". Thế chẳng phải là chế nhạo chúng ta sao? 

XIXINIUT - Sao các bạn lại dại dột đến nỗi không thấy điều đó, hay 
nếu như các bạn đã thấy thế, tại sao các bạn lại chấp nhận bừa 
như trẻ con vậy? 

BRUTUT - Sao các bạn không nói vđi hắn những điều các bạn đã 
học được? Lúc trong tay hắn chẳng có quyền lực gì, khi hắn 
chỉ là một tên đầy tớ nhỏ mọn của quốc gia, hắn đã là kẻ địch 
của các bạn, luôn luôn chông lại các quyền tự do của các bạn, 
chống lại những đặc quyền các bạn được hưởng ở nước cộng 
hòa này. Nay hắn leo lên địa vị tối cao, nắm quyền lực quốc 
gia, nếu hắn cứ khăng khăng giữ cái ác tâm, làm kẻ thù của 



880 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


bình dân, thì những lời chấp nhận của các bạn hôm nay có 
thể là những lời nguyền rủa đối với bản thân các bạn. Đáng lý 
các bạn phải nói với hắn rằng mặc dầu những công lao to lớn 
của hắn cho phép hắn có thể hưởng địa vị hắn yêu cầu một 
cách xứng đáng, hắn vẫn phải coi trọng các bạn vì sự chấp 
nhận của các bạn, và do đó, phải biến mối căm thù xưa kia 
thành tình yêu để trở thành người chấp chính quan thân ái 
của các bạn. 

XIXINIUT - Giá các bạn nói như chúng tôi đã dặn dò từ trước thì các 
bạn có thể ảnh hưởng đến tinh thần hắn và thử thách tình cảm 
của hắn, do đó bắt buộc hắn phải hứa hẹn, và khi cần, các bạn 
có thể nhắc nhở hắn phải giữ lời hứa. Nếu không thì cũng có 
thể làm cho bản tính hung bạo của hắn bốc lên vì hắn không 
chịu bị trói buộc vào một điều kiện nào và hắn sẽ nổi giận. Lúc 
ấy các bạn có thể viện cớ hắn nổi giận để cự tuyệt không bầu 
hắn làm chấp chính quan. 

BRUTUT - Các bạn thấy không: ngay lúc hắn cần đến lòng yêu mến 
của các bạn mà hắn còn khinh miệt các bạn ra măt như thế, 
huống gì khi đã cầm quyền thì hắn nể gì mà không đàn áp các 
bạn? Lạ thực! Các bạn chỉ có xác mà không có trí khôn hay 
sao? (1) Hay các bạn có lưỡi mà không biết phản đối một việc 
nghịch lý như vậy? 

XIXINIUT - Chẳng phải xưa nay các bạn đã cự tuyệt nhiều người cầu 
xin các bạn sao? Ngày nay hắn không thèm cầu cạnh gì các 
bạn, hắn chỉ chế nhạo các bạn, thế mà các bạn lại cứ chấp 
nhận là tại làm sao? 

CÔNG DÂN III - Hắn chưa được chấp nhận chính thức. Chúng ta vẫn 
có thể cự tuyệt. 

CÔNG DÂN II - Chúng ta sẽ cự tuyệt hắn, tôi có thể bảo năm trăm 
người đồng thanh nhất trí cự tuyệt hắn. 

CÔNG DÂN I - Còn tôi, tôi có thể bảo một ngàn người cùng với bạn 
hữu của họ nữa. 

BRƯTUT - Bây giờ các bạn hãy lập tức đi nói ngay với các bạn khác 
rằng họ đã chọn lầm một vị chấp chính quan nay mai sẽ tước 


(1) Nguyên văn: thân thể các bạn không có trái tim sao? (Tim là cơ quan của trí 
khôn, theo quan niệm cổ). 



CÔRIÔLANUT 


881 


đoạt hết quyền tự do của họ, không cho họ ăn nói, xem họ nhứ 
chó. Mặc dầu người ta nuôi chó là để cho nó sủa, nhưng thường 
thường chó bị đánh chỉ vì sủa. 

XIXINIƯT - Bảo họ họp lại, và sau khi suy xét, cân nhắc cẩn thận, 
tất cả hãy triệt hồi việc chấp nhận hồ đồ này. Các bạn hãy nêu 
bật tính kiêu ngạo và lòng căm ghét xưa nay của hắn đốì với 
các bạn, ngoài ra các bạn chớ quên nói rõ khi hắn mặc quần áo 
xấu xí, thái độ hắn tỏ ra khinh khi như thế nào và khi van xin 
các bạn, hắn đã miệt thị các bạn như thế nào. Nói với họ rằng 
các bạn vốn sẵn có cảm tình vì nghĩ đến những công lao của 
hắn nên đã không thấy rõ thái độ của hắn lúc ấy mà hắn đã vờ 
vẫn nặn ra một cách khinh miệt và hỗn xược, xuất phát từ lòng 
căm ghét cố hữu của hắn đối với các bạn. 

BRƯTUT - Các bạn có thể đổ lỗi cho hai chúng tôi, những hộ dân 
quan của các bạn. Cứ nói rằng chỉ vì chúng tôi ra sức vận động 
các bạn chọn hắn cho kỳ được. 

XIXINIƯT - Cứ nói rằng các bạn đã chọn lựa theo đề nghị của chúng 
tôi chứ không phải theo tình cảm thực sự của các bạn. Các bạn 
đã buộc lòng làm theo chứ không phải làm theo lẽ phải, vì vậy 
nên đã tán thành cho hắn làm chấp chính quan, trái với bản 
tâm của mình. Cứ đổ lỗi cho chúng tôi. 

BRƯTƯT - Phải đấy, đừng nể nang gì chúng tôi hết. Cứ nói thế này: 
chúng tôi đã diễn thuyết với các bạn, tán dương nào là từ lúc 
thiếu thời cho đến nay hắn đã phụng sự quốc gia, nào là gia thế 
hắn cao quý: đó là dòng dõi Macxiut, đã sinh ra Aucut Macxiut, 
cháu ngoại của Numa, vị vua kế nghiệp Hôxtiliut vĩ đại. Đó là 
dòng dõi của Publiut và Quintut, những người đã đào sông dẫn 
nước cho chúng ta và Xenxorinut (được nhân dân đặt biệt hiệu 
như vậy) (1) - sở dĩ có biệt hiệu cao quý ấy là vì đã hai lần làm 
giám sát quan - chính là tổ tiên của hắn. 

XIXINIƯT - Vì dòng dõi trâm anh như thế, lại lập được nhiều công 
lao như thế, hắn xứng đáng được địa vị cao quý, cho nên chúng 
tôi mới đề nghị các bạn chấp nhận hắn. Nhưng sau khi xét lại 
quá khứ và thái độ hiện tại của hắn, các bạn thấy rằng trước 


(1) Xenxorinut tiếng Latinh là quan giám sát. Đoạn gia thế Côriôlanut là dẫn 
nguyên vẹn của Plutac, trong dó có một sai lầm lịch sử: Xenxorinut không phải là 
tổ tiên mà là con cháu Côriôlanut. 


56 - SECHXPIA 



882 


WILLIAM SHAKESPEARE 


sau hắn vẫn là kẻ thù kiên quyết của nhân dân, cho nên triệt 
hồi sự đồng ý vội vã trước đây. 

BRƯTUT - Cứ nói rằng nếu chúng tôi không can thiệp thì các bạn 
không bao giờ đồng ý, cứ nhấn mạnh điều ấy. Khi đã triệu tập 
được đông dân chúng thì đến nhà Nghị hội ngay. 

TẤT CẢ - Chúng tôi sẽ làm thế. Hầu hết mọi người đều hối hận về 
việc lựa chọn ấy. 

Bình dân vào 

BRƯTƯT - Cứ để họ làm. Thà phó mặc theo cuộc bạo động này còn 
hơn là nghi hoặc chờ đợi một cuộc khác lớn hơn. Căn cứ vào 
bản chất của hắn thì thế nào hắn cũng nổi giận vì bị cự tuyệt. 
Hai chúng ta cần phải theo dõi và lợi dụng thời cơ ấy. 

XIXINIUT - Nào, chúng ta đến điện Capitôl. Chúng ta phải đến đấy 
trước khi dân chúng kéo nhau tới. Người ta sẽ tưởng chuyện 
này chúng ta gây nên là do quần chúng tự động làm, mà kể nói 
thế cũng có một phần nào đúng. 

Hai người vào 



HỒI BA 


CẢNH I 


Tiếng kền đồng, 

Côriôlanut, Côminiut, Titut Lacxiut, 

Mènèniut, các nguyên lão và các quý tộc ra (1) 

CÔRIÔLANUT - Thế là tên Titut Auphiđiut lại sinh sự à? 

LACXIUT - Vâng, thưa ngài. Vì vậy cho nên chúng ta phải quyết 
định nhanh. 

CÔRIÔLANUT - Thế là bọn Vônxơ vẫn cứ như cũ, sẵn sàng chờ cơ hội 
tấn công chúng ta. 

CÔMINIUT - Thưa ngài chấp chính quan, chúng đã kiệt quệ lắm rồi. 
Thế hệ chúng ta chắc sẽ không thấy cờ trận của chúng bay 
phấp phới lần nữa đâu. 

CÔRIÔLANƯT - Thế tướng quân có gặp Auphiđiut không? 


(1) Tất cả Hồi Ba đều do tác giả sáng tạo ra hoàn toàn. Theo Plutac thì sau khi 
không được làm chấp chính quan, Côriôlanut không có phản ứng gi cả. 
Côriôlanut bị trục xuất do một việc khác: Bấy giờ có nhiều lúa mì đến La Mã, 
bình dân yêu cầu phát không, Côriôlanut chông lại. Các hộ dân quan chạy ra 
khỏi diện Capitôl kêu gọi nhân dân đến. Nhân dân nổi loạn. Quý tộc sợ hãi tìm 
cách xoa dịu. Do đó, Côriôlanut phải ra trước nhân dân để trả lời. "Lúc bấy giờ 
Xixiniut, người hộ dân quan hung dữ nhất và táo bạo nhất... nói to lên rằng 
Côriôlanut bị tội tử hình và ngay sau đó cảnh lại bắt lấy y để ném xuống vực. 
Quý tộc vây lây Côriôlanut, che chở cho y. Xixiniut đồng ý để cho Côriôlanut sau 
đó mấy ngày ra trước nhân dân để xét xử. Đến ngày ấy, các hộ dân quan nói 
rằng y muôn làm độc tài. Côriôlanut ngạc nhiên hơn ai hết.... Cho nên không tìm 
ra lý do để bào chữa. Cuô'i cùng khi kiểm phiếu thấy số phiếu kết án nhiều hơn 
ba phiếu và y bị trục xuất vĩnh viễn”. 



884 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LACXIUT - Hắn có đến tìm tôi với một đội quân bảo vệ. Hắn nguyền 
rủa bọn Vônxơ vì bọn này đã nộp thành một cách hèn hạ. Bây 
giờ hắn rút về Anxium rồi. 

CÔRIÔLANUT - Hắn có nói gì về tôi không? 

LACXIUT - Thưa ngài, có. 

CÔRIÔLANUT - Sao? Nói gì? 

LACXIUT - Hắn nói rằng hắn và ngài đã nhiều lần đọ kiếm. Trên 
đời này, ngài là người hắn căm ghét nhất. Nếu có cơ hội đánh 
bại ngài thì dù có mất sạch cả gia sản hắn cũng vui lòng. 

CÔRIÔLANƯT - Bây giờ hắn ở Anxium phải không? 

LACXIUT - Vâng, ở Anxium. 

CÔRIÔLANUT - Tôi hy vọng có dịp đến tìm hắn ở đấy để đương đầu 
với lòng căm ghét của hắn. (Với Lacxiut) - Hoan nghênh tướng 
quân đã về. 

Xixiniut và Brutut ra 

CÔRIÔLANUT - Xem kìa! Đấy là hai hộ dân quan, miệng lưỡi của 
bình dân đấy! Ta khinh họ vô cùng vì họ phô trương một quyền 
uy mà con người cao quý không thể nào chịu đựng nổi. 

XIXINIUT (cản đường Côriôlanut) - ông không nên đi xa hơn nữa. 

CÔRIÔLANUT - Hả, thế này là thế nào? 

BRUTUT - Đi nữa thì nguy hiểm đấy. Không nên tiến xa hơn nữa! 

CÔRIÔLANUT - Tạo sao lại có sự thay đổi như thế? 

MÊNÊNIUT - Vì cớ gì chứ? 

CÔMINIUT (chỉ Côriôlanut) - Chẳng phải ông ta đã được quý tộc và 
bình dân chấp nhận rồi sao? 

BRUTUT - Không phải thế đâu ông Côminiut ạ? 

CÔRIÔLANUT - Thế ra ta được sự ưng thuận của bọn trẻ con à? 

NGUYÊN LÃO I - Các hộ dân quan hãy tránh ra một bên để ngài ra 
quảng trường. 

BRUTUT - Nhân dân rất phẫn nộ về ông ta. 

XIXINIUT - Đứng lại! Nếu không sẽ hỗn loạn hết bây giờ. 

CÔRIÔLANUT - Họ không phải là đàn súc vật của các ông sao? Họ 
vừa nói xong đã lập tức phủ nhận điều mình nói thì có nên cho 
họ quyền ăn nói không? Nhiệm vụ của các ông là gì? Các ông là 



CÔRIÔLANƯT 


885 


miệng lưỡi của họ, tại sao các ông không bảo họ câm miệng lại? 
Không phải các ông đã xúi giục họ sao? 

MÊNÊNIUT - Hãy bình tĩnh! Hãy binh tĩnh! 

CÔRIÔLANUT - Đây là một hành động có chủ tâm, là một âm mưu 
nhằm bắt ý chí của quý tộc phải khuất phục. Nếu cứ nín nhịn 
thì rồi các ông sẽ phải sống với những người các ông không 
thống trị nổi và cũng không để các ông thống trị. 

BRUTƯT - Ông đừng gọi đó là âm mưu. Nhân dân bất bình vì ông dã 
chế nhạo họ, và vừa rồi dây, khi người ta phát không lúa mì 
cho họ thì ông dã nhục mạ vu cáo những người vì nhân dân mà 
lên tiếng yêu cầu. Ông bảo họ là bọn xu thời, bọn nịnh hót, bọn 
thù địch của quý tộc. 

CÔRIÔLANUT - ổ! Việc đó thì mọi người dã biết. 

BRƯTUT - Không phải ai cũng biết cả đâu! 

CỒRIÔLANUT - Vậy có phải ông đã nói lại cho họ biết không? 

BRUTUT - Thế nào? Tôi nói lại à? 

CÔRIÔLANUT - Phải! Ồng rất có thể làm việc đó lắm. 

BRUTUT - Những việc ông làm, tôi đều có thể làm mà còn khá hơn thế. 

CÔRIÔLANUT - Nếu vậy thì sao tôi lại làm chấp chính quan? Có trời 
cao chứng giám! Nếu thế thì hãy để tôi kém cỏi như các ông và 
làm hộ dân quan cho rồi. 

XIXINIUT - Ông đã tỏ ra kiêu ngạo một cách quá đáng làm nhân dân 
bực tức. Muốn đạt đến mục dí ch, ông phải yêu cầu chức vụ này 
theo con đường thân ái, dịu dàng, nhưng ông đã không theo. 
Không theo con đường đó thì đừng hòng dạt đến chức chấp 
chính quan tôn vinh mà cũng không thể nào sánh vai với 
Brutut làm hộ dân quan được đâu. 

MÊNÊNIƯT - Chúng ta hãy bình tĩnh! 

CÔMINIƯT - Nhân dân đã bị lợi dụng, bị xúi giục. Cái lối gian dối 
quanh co này không xứng đáng với truyền thống của La Mã. 
Không lẽ nào ông Côriôlanut lại bị một sự cản trở ti tiện, phản 
trắc như thế trên con dường quang vinh xứng đáng với công lao 
của ông? 

CÔRIÔLANƯT - Ông nói về vụ lúa mì phải không? Tôi đã nói như thế 
đấy và tôi sẽ còn nói lại nữa. 



886 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MÊNÊNIUT - Không nên nói bây giờ! Không nên. 

NGUYÊN LÃO I - Xin ngài đừng nói bây giờ trong khi đang nổi giận 
như thế. 

CỒRIÔLANUT - Không, hễ tôi còn sống thì tôi phải nói. Thưa các bạn 
cao quý, xin các bạn tha thứ cho. Còn cái lũ tôi tớ ti tiện, biến 
đổi vô thường và hôi tanh kia thì tôi không tâng bốc chúng đâu, 
chúng cứ việc nhìn vào tôi mà tự soi mình. Tôi xin nói lại: 
chúng ta mơn trớn bình dân tức là chúng ta gieo mầm phản 
loạn, hỗn xược, chia rẽ chống lại Nguyên lão viện, tự tay ta 
chăm bón và vun xới cho cái mầm ấy phát triển bằng cách để 
nó trà trộn với chúng ta là những hạng người ưu tú có đầy đủ 
tất cả mọi quyền bính, mọi uy lực, trừ những cái chúng ta đã bố 
thí cho bọn ăn mày. 

MÊNÊNIUT - Thôi! Ông thôi đi cho! 

NGUYÊN LẢO I - Xin ông đừng nói nữa, tôi van ông. 

CÔRIÔLANUT - Thế nào? Đừng nói nữa à? Cũng như tôi đã đổ máu 
cho quốc gia không sợ một sức mạnh bên ngoài nào hết, bây giờ 
tôi lại càng nói to hô lớn cho đến khi vỡ phổi mới thôi. Lẽ ra 
chúng ta phải tìm cách tránh đừng để lây bệnh hủi, thế mà 
chúng ta lại tìm mọi cách để chuốc lấy nó vào người sao? 

BRUTUT - Ông nói trừng phạt nhân dân như thể ống là một vị thần 
linh chứ không phải như một người thường cũng có mọi thiếu 
sót như họ. 

XIXINIUT - Chúng ta phải nói cho nhân dân biết việc xảy ra ở đây. 

MÊNÊNIUT (nói với Xixỉniut) - Sao? Sao? Nói là ông ta nổi giận ư? 

CÔRIÔLANUT - Nổi giận ư? Dù ta có kiên nhẫn như con người đang 
ngủ lúc nửa đêm đi nữa thì có thần Jupite chứng giám, đó vẫn 
là ý nghĩ của ta. 

XIXINIUT - Đó là một ý nghĩ độc hại cần phải kìm giữ lại không để 
cho nó làm hại đến người khác. 

CÔRIÔLANUT - “Cần phải” kìm giữ à? Các vị có thấy tên vô danh 
tiểu tcít này ăn nói thế nào không? Các vị có nghe thấy hai chữ 
“cần phải” như ra lệnh của hắn không? 

CÔMINIUT - Nói thế là trái với pháp luật. 

CÔRIÔLANUT - “Cần phải!” Trời! Thưa các vị quý tộc rất tốt nhưng 
hết sức dại dột, thưa các vị nguyên lão trang trọng nhưng 



CÔRIÔLANƯT 


887 


không biết lo xa! Tại sao các vị lại để cho con mãng xà trăm 
đầu kia chọn lấy một trưởng quan làm cái loa cho nó, và dùng 
hai chữ “cần phải” như ra lệnh làm cho tất cả quyền hành của 
các vị trôi đi như nước bị tháo ra ngoài rãnh và giành lấy tất cả 
uy lực của các vị? Nếu tên trưởng quan đó nắm quyền lực thì các 
vị hãy đừng có mù mờ về những việc mình làm nữa, nếu không 
thì các vị phải mau mau tỉnh, vứt bỏ cái tinh thần nhu nhược 
nguy hiểm của các vị. Nếu các vị là những người sáng suốt, xin 
các vị đừng làm như những phường ngu muội; nếu không, xin để 
cho họ ngồi ghế danh dự bên cạnh các vị. Nếu họ làm nguyên 
lão thì các vị sẽ là bình dân. Nếu tiếng nói của họ cũng có 
quyền lực như tiếng nói của các vị thì các vị sẽ phải theo những 
cái hợp với khẩu vị của họ. Họ sẽ chọn làm trưởng quan những 
kẻ dùng hai chữ "cần phải" của nhân dân để chống lại cuộc hội 
nghị của những đầu óc trang trọng nhất mà nước Hy Lạp xưa 
nay chưa bao giờ thấy. Thề có thần Jupite chứng giám, cứ thế 
này thì các vị chấp chính quan cũng sẽ trở thành hèn hạ. Lòng 
tôi đau xót khi thấy hai quyền lực tranh giành nhau không bên 
nào có ưu thế; chẳng bao lâu, hỗn loạn sẽ xen vào và bên này 
bắt buộc sẽ phải tiêu diệt bên kia. 

CỒMINIƯT - Thôi, chúng ta hãy ra quảng trường. 

CÔRIỒLANUT - Còn những kẻ nào đã khuyên đem lúa trong kho ra 
phát không như ngày xưa ở Hy Lạp đôi khi người ta đã làm... 

MÊNÊNIUT - Thôi, thôi, đừng nói đến chuyện đó nữa... 

CÔRIÔLANƯT - Ở Hy Lạp là nơi xưa kia dân chúng có quyền tuyệt 
đối... nhưng tôi thấy làm như thế chẳng khác gì nuôi dưỡng sự 
bất phục tùng, vun cái mầm tan rã của quốc gia. 

BRUTUT - Nhân dân có thể nào chấp nhận để cho một người nói 
năng như thế làm chấp chính quan được không? 

CÔRIÔLANUT - Tôi sẽ đưa ra những lý do của tôi còn giá trị hơn 
nhiều so với những lời chấp thuận của họ. Bình dân các ông 
thừa biết việc cấp phát lúa mì này không phải là để thưởng cho 
họ vì họ thừa hiểu xưa nay họ chẳng có công lao gì để xứng 
đáng được thưởng. Trong lúc con thuyền quốc gia đang ở trong 
cảnh hiểm nghèo, đòi hỏi họ phải ra đi chinh chiến thì họ 
không muốn bước ra khỏi cửa. Công lao như thế, làm sao xứng 
đáng được phát lúa không? Trong chiến tranh, họ chỉ biểu hiện 
dũng khí của họ ở chỗ tìm cách gây binh biến và nổi loạn, điều 



888 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đó cũng không xứng đáng được thưởng. Những lời vu cáo vô căn 
cứ họ thường nói về Nguyên lão viện không bao giờ có thể là lý 
do khiến ta cứ cho không họ như thế. Vậy thì thế nào? Dạ dày 
của đám đông làm thế nào tiêu hóa được ân đức của Nguyên lão 
viện? Hãy để hành động của họ biểu hiện lời lẽ của họ nào là: 
"Chúng ta đòi hỏi điều đó. Chúng ta là đa số. Họ phải vâng 
theo yêu cầu của chúng ta vì họ sợ ta". Và thế là chúng ta tự hạ 
thấp địa vị của mình để quần chúng cho lòng ân cần của ta là 
sợ sệt. Rồi một ngày kia, họ sẽ bẻ gãy khóa xông vào Nguyên 
lão viện và đàn quạ sẽ xúm vào mổ những con đại bàng. 

MÊNÊNIUT - Thôi! đủ rồi! 

BRƯTUT - Đủ rồi và đã quá lắm rồi! 

CÔRIÔLANƯT - Không, các ông còn phải nghe tôi nói nữa. Có thần 
linh và mọi người làm chứng cho những lời nói cuối cùng của tôi. 
Cái chính quyền tay đôi này, trong đó một phe có mọi lý do để 
khinh miệt phe kia, nhưng lại bị phe kia lăng mạ một cách vô 
lý; trong đó dòng dõi quý tộc, danh vị và trí tuệ không thể quyết 
định được gì mà mọi việc đều quyết định theo ý kiến à uôm của 
quần chúng ngu dốt, cái chính quyền tay đôi ấy sẽ bỏ rơi những 
việc thiết thực và sa vào tình trạng bất ổn và yếu đuối. Y đồ 
ngáng trở nhau như thế dẫn đến kết quả là chẳng làm được việc 
gì có ích hết. Do đó, tôi yêu cầu các vị, nếu các vị là những người 
biết lo xa chứ không phải những người nhút nhát, nếu các vị là 
những người quý trọng nền tảng quốc gia chứ không ngại sự 
thay đổi, nếu các vị thà sống một cuộc đời vinh quang còn hơn 
sống một cuộc đời lâu dài, nếu các vị dám dùng thứ thuốc nguy 
hiểm để chữa cho một người mắc chứng nan y chắc chắn sẽ chết, 
nếu không có thứ thuốc ấy, thì các vị hãy nhổ ngay cái lưỡi của 
dân chúng đi đừng để cho nó nhả thứ mật đã làm cho dân chúng 
ngộ độc! Tình trạng các vị chịu cảnh nhục nhã làm tổn thương 
đến lẽ phải và làm cho quốc gia mất cái tính chất thống nhất 
mà nó cần phải có; quốc gia bị cái ách thống trị sẽ không thể 
làm được những điều thiện mà nó muốn làm. 

BRUTƯT - Hắn nói như thế là nhiều lắm rồi! 

XIXINIUT - Nó nói như một tên phản bội và sẽ bị trừng trị như một 
tên phản bội. 

CÔRIÔLANƯT - Đồ hèn mạt! Đồ đáng ghê tởm! Nhân dân cần cái thứ 
hộ dân quan đầu hói này làm gì? Chính nhân dân dựa vào 



CÔRIÔLANUT 


889 


chúng để làm loạn, không chịu tuân lệnh trên. Chúng được bầu 
lên trong lúc tình thế bắt buộc, chứ không phải là qua bầu cử 
hợp pháp. Gặp thời cơ thuận tiện hơn, chúng ta phải tuyên bố 
cái gì cần làm thì cái ấy mới có giá trị và đạp đổ quyền lực của 
chúng xuông đất đen. 

BRƯTƯT - Rõ ràng là hành động phản nghịch! 

XIXINIUT - Hắn như thế mà làm chấp chính quan ư? Không bao giờ. 

BRUTUT - Cảnh lại đâu rồi! Bắt ngay lấy nó cho ta! 

Cảnh lại ra 

XIXINIUT ( nói với Brutut) - ông hãy ra gọi nhân dân đến đây. 

Brutut vào 

- Nhân danh nhân dân, ta bắt ngươi và tuyên bố ngươi là 
một tên phản nghịch muốn thay đổi chính thể, một kẻ thù địch 
của lợi ích công cộng. Ta ra lệnh cho ngươi phải tuân theo và đi 
theo ta để trả lời về những điều đã nói. 

Tiến đến gần Côriôlanut 

CÔRIÔLANUT - Xéo ngay! Đồ dê già! 

CÁC NGUYÊN LÃO VÀ QUÝ TỘC - Tất cả chúng tôi bảo đảm cho ông ta. 

CỒMINIUT (nói với Xixiniut) - Ông già kia, bỏ tay xuống. 

CÔRIÔLANUT - Đồ thôi nát kia, xéo ngay! Nếu không ta đánh xương 
mày bay ra khỏi quần áo bây giờ! (Gạt tay Xixiniut) 

XIXINIUT - Các công dân, cứu tôi với. 

Brutut trở lại với những người cảnh lại 
và một đám công dân 

MÊNÊNIUT - Xin cả hai bên hãy bình tĩnh lại. 

XIXINIUT (chỉ vào mặt Côriôlanut) - Chính tên này muôn cướp đoạt 
hết quyền lực của các bạn. 

BRUTUT - Cảnh lại! Bắt lấy nó. 

CÁC CÔNG DÂN - Đả đảo! đả đảo! 

NGUYÊN LÃO II - Cầm lấy vũ khí! cầm lấy vũ khí! 

Tất cả ồn ào lộn xộn xung quanh Côriôlanut 

Các ông hộ dân quan, các ông quý tộc, các công dân! Sao thế 
này? Ông Xixiniut! ông Brutut! Ông Côriôlanut! Các công dân! 



890 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CÁC CÔNG DÂN - Yên lặng! Yên lặng! Yên lặng! Khoan! Im! 

MÊNÊNIUT - Rồi thì ra làm sao đây? Tôi thở không được nữa. Nổi 
loạn đến nơi rồi. Tôi nói không ra tiếng nữa! Hai ông hộ dân 
quan ơi, các ông nói với nhân dân đi! Ong Côriôlanut! Hãy bình 
tĩnh! Ông Xixiniut quý hóa ơi! Ông nói đi. 

XIXINIƯT - Nhân dân hãy nghe tôi! Yên lặng! 

CÁC CÔNG DÂN - Nào hãy nghe vị hộ dân quan của chúng ta. Yên 
lặng! Ông nói đi! Nói đi, nói đi! 

XIXINIUT - Các bạn sắp mất các quyền tự do. Macxiut muốn tước 
đoạt hết quyền tự do của các bạn. Chính Macxiut, con người mà 
các bạn vừa mới cử làm chấp chính quan. 

MÊNÊNIUT - Bậy nào! Nói bậy cả! Nói thế là đổ dầu vào lửa, chứ 
không phải dập tắt lửa đi. 

NGUYÊN LÃO I - Nói thế là lật đổ và san phẳng đô thị thành đất bằng. 

XIXINIUT - Đô thị là gì nếu không phải là nhân dân? 

CÁC CÔNG DÂN - Đúng rồi! Nhân dân tức là đô thị. 

BRƯTUT - Chúng tôi đã được cử làm trưởng quan của nhân dân với 
sự đồng ý của tất cả mọi người. 

TẤT CẢ - Và các ông vẫn cứ tiếp tục làm trưởng quan. 

MÊNÊNIUT - Thì các ông vẫn cứ làm đấy chứ? 

CỒRIÔLANUT - Để họ làm trưởng quan chẳng khác gì lật đổ đô thị, 
đạp đổ mái nhà xuống đất và chôn tất cả những dãy nhà đồ sộ 
xuống dưới những đống gạch vụn. 

XIXINIUT - Tội này đáng xử tử. 

BRUTUT - Hoặc chúng ta thi hành quyền lực của chúng ta, hoặc 
chúng ta sẽ mất hết quyền lực. Nhân danh nhân dân mà chúng 
tôi được bầu làm đại biểu, chúng tôi tuyên bố rằng Macxiut 
đáng khép vào tội tử hình ngay tức khắc! 

XIXINIUT - Vậy hãy bắt lấy nó, kéo nó đến mỏm đá Tacpêiên (1) và 
ném xuống vực. 

BRƯTƯT - Cảnh lại! Bắt lấy nó. 


(1) Mỏm đá Tacpêiên ở gần miếu thần Jupite trên đồi Capitôn tại La Mã; những kẻ 
phản bội bị ném từ mỏm đá này xuống vực. 



CÔRIÔLANUT 


891 


CÁC CÔNG DÂN - Tên Macxiut kia! Mau mau khoanh tay chịu tội. 

MÊNÊNIƯT - Cho tôi nói một lời. Các vị hộ dân quan ơi! Tôi xin các 
vị. Các vị hãy nghe tôi, tôi chỉ xin nói một lời thôi! 

CẢNH LẠI - Yên lặng! Yên lặng! 

MÊNÊNIƯT {nói với các hộ dân quan) - Xin các vị hãy cư xử đúng với 
bản tính của các vị, với tư cách những người bạn chân thành 
của tổ quốc. Xin các vi hãy ôn hòa mà giải quyết chứ không cần 
phải dùng bạo lực như thế này. 

BRUTƯT - Thưa ngài, những biện pháp hiền lành có vẻ là những 
phương thuôc thận trọng, nhưng kỳ thực chỉ là thuốc độc một 
khi nguy cơ đã nghiêm trọng. {Nói với cảnh lại) - Bắt lấy nó, 
kéo cổ nó ra mỏm đá. 

CÔRIÔLANUT - Không! Ta muốn chết ở đây! {Tuốt kiếm, nói với hình 
dân) - Trong bọn chúng mày cũng có người đã từng thấy ta 
chiến đấu. Nào, hãy lại đây nếm thử điều các ngươi đã thấy. 

MÊNÊNIƯT - Bỏ kiếm kia xuống! Các vị hộ dân quan, các vị hãy rút 
lui một lát. 

BRUTUT (nói với cảnh lại) - Bắt lấy nó! 

Các cảnh lại tiến về phía Côriôlanut 

MÊNÊNIƯT - Hãy cứu lấy Macxiut! Cứu lấy Macxiut! Tất cả những 
người quý tộc già trẻ, hãy cứu lấy ông ta. 

CÁC CÔNG DÂN - Đả đảo Macxiut! Đả đảo Macxiut! 

Trong cuộc loạn đả, hộ dân quan, 
cảnh lại và nhân dân bị đánh lui 

MÊNÊNIUT {nói với Côriôlanut) - Ông về nhà đi, đi ngay đi. Nếu 
không chết hết cả bây giờ. 

NGUYÊN LẢO II - Ông hãy đi ngay! 

CỒRIÔLANƯT - Cứ giữ vững! Sô" bạn của chúng ta cũng ngang số 
kẻ địch. 

MÊNÊNIƯT - Cơ sự đến nông nỗi thế ư? 

NGUYÊN LÃO I - Thần linh không cho làm thế đâu. (Nói với 
Côriôlanut) - Tôi xin ông, ông hãy về nhà! Hãy để chúng tôi 
dàn xếp chuyện này. 

MÊNÊNIUT - Đây là một vết thương đau đớn cho tất cả chúng tôi, ông 
không có thể cứu chữa được đâu. Ông hãy về đi, tôi van ông. 



892 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔMINIUT - Nào, ông hãy đi với chúng tôi. 

CÔRIÔLANUT - ước gì chúng là bọn dị tộc chứ không phải sinh 
trưởng ở La Mã. Mặc dầu chúng lớn lên trưóc cửa thần miếu, 
nhưng chúng chẳng có chút gì là người La Mã hết. 

MÊNÊNIUT - Thôi, ông hãy đi đi, không nên đem tất cả cơn giận dữ 
trong lòng phun ra hết. Phải chờ cơ hội thuận tiện. 

CÔRIÔLANUT - Cứ đường hoàng ra, một mình tôi có thể đánh lại bốn 
mươi đứa. 

MÊNÊNIUT - Riêng tôi, tôi có thể dương đầu được với hai tên cừ khôi 
nhất trong bọn chúng là hai tên hộ dân quan. 

CÔMINIUT - Nhưng hiện nay một bên đông, một bên ít, lực lượng 
chênh lệch quá. Khi ngôi nhà sụp xuống mà cứ khăng khăng 
chống đỡ thì cái dũng cảm ấy chỉ là ngu ngốc, ông phải đi ngay 
trước khi bọn chúng quay trở lại, bởi vì cơn giận của chúng sẽ 
trào lên như nước vỡ bờ, nhấn chìm hết thảy. 

MÊNÊNIUT - Tôi xin ông! Ông đi đi. Tôi xin đem tất cả sự khôn 
ngoan ra thử nói với những kẻ chẳng có mấy tí thông minh. Vô 
luận như thế nào, việc này cũng phải vá víu cho xong. 

CÔMINIUT - Nào ta đi ngay thôi. 

Côriôlanut, Côminiut vào 

NGUYÊN LÃO I - Thế là ông ta đã làm hỏng cả tiền đồ của mình. 

MÊNÊNIUT - Bản chất ông ta quá cao thượng nên không thích hợp 
với đời. Dù Hải Vương thần có giơ đinh ba, dù thần ơupite có 
giơ lưỡi tầm sét ra, ông ta cũng không thèm nịnh hót họ. Trong 
lòng ông ta có cái gì thì ông ta nói toạc ra hết. Óc ông ta nghĩ 
gì thì miệng ông ta phun ra tất. Và đã nổi giận lên thì ông ta 
không còn biết sợ chết là cái gì. (Có tiếng ồn ào ở trong) Rõ 
thực lắm chuyện rầy rà. 

NGUYÊN LÃO II - Tôi chỉ mong chúng đi ngủ cả cho rồi. 

MÊNÊNIUT - Tôi chỉ mong chúng chết trôi hết trên sông Tibe. Muốn 
uất ức, hằn thù gì đi nữa thì cũng cứ từ tốn mà nói với chúng 
cho êm đẹp, làm sao ông ta không thể làm thế được? 

Brutut và Xixiniut ra, quần chúng theo sau 

XIXINIUT - Con rắn độc muốn triệt hạ đô thị để xưng vương xưng bá 
đâu rồi? 



CÔRIÔLANUT 


893 


MÊNÊNIƯT - Thưa các vị hộ dân quan tôn quý... 

XIXINIUT - Chúng ta phải dùng bàn tay sắt ném cổ hắn từ mỏm đá 
Tacpêiên xuống vực. Hắn đã chống lại pháp luật cho nên pháp 
luật không thèm xét xử gì thêm nữa, vì quyền lực quần chúng mà 
hắn dám coi thường, đã có thái độ nghiêm khắc đối với hắn rồi. 

CÔNG DÂN I - Phải cho hắn biết rằng các vị hộ dân quan tôn quý là 
miệng lưỡi của nhân dân và chúng ta là cánh tay của các vị ấy. 

CÁC CÔNG DÂN - Hắn phải biết như vậy. (Nhiều người cùng nói) 

MÊNÊNIƯT - Thưa ông, thưa ông... 

XIXINIUT - Im lặng! 

MÊNÊNIƯT - Xin đừng hô hào chém giết trong khi đây chỉ là một 
việc bình thường đem trát đi bắt. 

XIXINIƯT - Tại sao ỏng lại giúp cho hắn chạy trốn? 

MÊNÊNIUT - Cho tôi nói: tôi vcm biết rõ giá trị vị chấp chính quan 
cũng như tôi biết rõ thiếu sót của ông ta. 

XIXINIUT - Chấp chính quan à? Chấp chính quan nào mới được chứ? 

MÊNỂNIUT - Chấp chính quan Côriôlanut. 

BRUTUT - Hắn mà là chấp chính quan à? 

CÁC CỒNG DÂN - Không, không, không, không đâu. 

MÊNÊNIUT - Thưa các vị hộ dân quan và các bạn nhân dân quý hóa, 
nếu các bạn cho phép thì tôi xin nói một đôi lời. Các bạn chỉ 
thiệt mất vài phút mà thôi, ngoài ra không thiệt gì hết. 

XIXINIUT - Vậy thì nói ngắn thôi vì chúng ta đã dứt khoát trừ bỏ 
con rắn dộc phản bội kia. Nếu đuổi hắn ra khỏi đây thì chỉ tổ 
nguy hiểm; mà giữ hắn ở đây thì chúng tôi nhất định chết với 
hắn cho nên chúng tôi dã tuyên án tối nay hắn phải chết. 

MÊNÊNIUT - Các đấng thần linh không cho phép biến đô thành La 
Mã nổi tiếng của chúng ta mà lòng biết ơn đối với những người 
con có công đã được ghi vào sổ sách của thần Jupite, thành một 
bà mẹ mất hết thiên tính, cam tâm nuô't sông con mình. 

XIXINIUT - Hắn là một cái ung nhọt, cần phải cắt bỏ đi. 

MỂNÊNIUT - Không, ông ta chỉ là một cánh tay có nhọt, cắt nó đi 
thì chết, chữa nó thì không khó khăn gì. Ông ta dã làm gì nên 
tội đối với La Mã đến nỗi phải chết? Trong khi giết quân địch 



894 


WILLIAM SHAKESPEARE 


của chúng ta, máu ông ta để ra (tôi dám chắc phần máu ông ta 
đổ ra còn nhiều hơn phần còn lại trong người) là vì tổ quốc, nay 
số máu còn lại của ông ta lại bị tổ quốc của ông lấy đi, thì 
chúng ta dù là chủ mưu hay chỉ chứng kiến, chúng ta cũng đều 
phải mang vết ô nhục cho đến ngày tận thế. 

XIXINIUT - Nói hoàn toàn ra ngoài đề! 

BRƯTƯT - Bóp méo sự thật! Khi hắn thực tâm yêu tổ quốc thì tổ 
quốc đã tôn trọng hắn! 

MÊNÊNIƯT - Khi cái chân mắc bệnh hoại thư, người ta không còn 
kể đến công lao của nó trước nữa hay sao (1) ? 

BRUTUT - Chúng ta không muốn nghe nói thêm nữa. Hãy xông tới 
nhà nó, lôi cổ nó ra. Nó là một thứ bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm, không thể để cho bệnh này lan rộng ra được. 

MÊNÊNIƯT - Hãy cho tôi nói một lời, một lời nữa thôi. Đến khi thấy 
vội vã xốc nổi là có hại thì trận lôi đình của các ông dù có muốn 
buộc chì vào gót chân cũng đã quá muộn. Nên tuần tự theo đúng 
thủ tục mà làm, nếu không, có thể xảy ra nội chiến giữa đôi bên 
(vì ông ta được nhiều người yêu quý) và đô thành La Mã vĩ đại 
sẽ bị những người La Mã tàn phá. 

BRUTUT - Nếu thực như thế... 

XIXINIUT (với Mênèniut) - ông nói gì vậy? Chẳng phải chúng ta đã có 
kinh nghiệm về sự phục tùng của hắn rồi đó sao? Hắn đã đánh 
các cảnh lại của chúng ta, đã kháng cự chúng ta...! Thôi, ta cứ 
tiến hành! 

MÊNÊNIƯT - Xin các vị lưu ý điểm này cho: từ khi tay ông ta có thể 
cầm kiếm, ông ta vẫn sống trong cảnh chinh chiến, không học 
được lối ăn nói tao nhã cho nên nói năng lỗ mãng, bừa bãi 
không cân nhắc (2) . Các ông cho phép tôi đến nhà ông ta, tôi sẽ 
cô" hết sức ôn hòa thuyết phục ông ta phục tùng sự xét xử của 
pháp luật một cách hòa bình, dù có bị kết tội nặng đến đâu 
cũng chịu. 


(l) Trong nguyên bản 1623 (và bản của Harrison), cuối câu này không có dấu hỏi. 
Nhưng nếu dể như vậy thì trái với tinh thần tác phẩm vì Mênêniut là bạn của 
Côriôlanut không lẽ lại nói như vậy. Do đó, có nhiều bản như Hugô, đổi Mênêniut 
thành Xixiniut. Theo Stevenson thì cuối cùng có dấu hỏi. Chúng tôi theo 
Stevenson. Korneev, Tieck, Duval cũng dịch như vậy. 
í2) Nguyên văn: ông ta tung ra cả cám lẫn bột chứ không phân biệt gì cả. 



CÔRIÔLANUT 


895 


NGUYÊN LÃO I - Thưa các vị hộ dân quan tôn quý, đó là một biện 
pháp nhân đạo. Nếu làm theo các ông thì phải đổ quá nhiều 
máu và rốt cuộc cũng chưa biết việc này sẽ kết thúc thế nào. 

XIXINIUT - Ông Mênêniut tôn quý. Vậy thì ông hãy làm người thừa 
hành của nhân dân. (Nói với các công dân) - Các bạn hãy hạ 
khí giới xuống. 

BRUTƯT - Hãy khoan đừng về nhà vội. 

XIXINIUT - Hãy tập hợp ở quảng trường. (Nói với Mênêniut) - Chúng 
tôi sẽ đợi ông ở đấy. Nếu như ông không đưa Macxiut đến thì 
chúng tôi sẽ cứ theo biện pháp đầu tiên mà thi hành. 

MÊNÊNIUT - Tôi sẽ dẫn ông ta đến gặp các ông. (Nói với các nguyên 
lão) - Xin các vị cùng đi với tôi. Thế nào ông ta cũng phải đến. 
Nếu không, những tai họa còn lớn hơn sẽ xảy ra. 

NGUYÊN LÃO I - Nào ông! Chúng ta hãy đi tìm ông ta. 

Tất cả vào 


CẢNH II 
Ở nhà Côriôlanut 


Côriôlanut và những người quý tộc ra 

CÔRIÔLANUT - Dù chúng có lải nhải bên tai tôi, dù chúng có đưa 
nhục hình bánh xe (1) ra dọa, hay muốn buộc tôi vào vó những 
con ngựa hung dữ, dù chúng có chồng mười ngọn núi lên trên 
mỏm đá Tacpêiên khiến mắt người không còn nhìn thấy đáy 
vực thẳm thì tôi vẫn không thay dổi thái độ dối với chúng. 

Vôlumnya ra 

QUÝ TỘC I - Điều đó chỉ càng làm ông thêm cao quý. 

CÔRIÔLANUT - Tôi ngạc nhiên tại sao thân mẫu tôi lại không tán 
thành việc tôi làm. Thường ngày, thân mẫu tôi vẫn xem bọn 


(1) Hình phạt đặt người trên bánh xe và đánh gãy tay chân. Những hình phạt nói 
đây thường áp dụng ở nước Anh thời thế kỷ XVI, chứ không dùng ở La Mã cổ. 



896 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chúng là bọn tôi đòi hèn hạ, sinh ra để người ta mua đi bán lại 
cùng với thóc lúa, phải bỏ mũ để đầu trần ở nơi hội họp, há hốc 
mồm trơ như tượng khi một người chẳng phải ghê gớm gì lắm ở 
địa vị xoàng như tôi đứng lên bàn đến hòa bình hay chiến 
tranh. ( Nói với Vôlumnya) - Mẹ ơi! con muôn nói về mẹ đấy! 
Tại sao mẹ lại muốn con ôn hòa hơn? Mẹ muốn con làm trái với 
tình cảm của con hay sao? Thà mẹ hãy bảo con cứ nói năng 
hành động theo đúng bản tính của mình, như thế còn hơn. 

VÔLƯMNYA - Con ơi, con ơi! Mẹ muốn rằng con phải nắm vững 
quyền lực trong tay đã chứ đừng để nó mất đi như vậy. 

CÔRIÔLANƯT - Mẹ cứ để mặc con. 

VÔLƯMNYA - Con CÓ thể vẫn cứ là mình mà chẳng cần phải bộc lộ 
tình cảm của mình như thế. Đợi khi nào họ không còn lực lượng 
cản trở con nữa, bấy giờ con hãy để lộ tình cảm của mình, lúc 
ấy con sẽ đỡ gặp những điều trái ý. 

CÔRIÔLANƯT - Những bọn ấy thì đem ra mà treo cổ hết. 

VÔLƯMNYA - Đúng và còn đem thiêu sống nữa kia. 

Mênêniut và các nguyên lão ra 

MÊNÊNIƯT - Này ông, ông thô bạo quá, hơi thô bạo quá đấy. Ông 
phải quay lại để cứu vãn tình hình. 

NGUYÊN LÃO I - Bây giờ không có cách nào khác. Nếu không làm 
như thế, đô thị đẹp đẽ của chúng ta sẽ chia ra làm đôi và bị 
diệt vong. 

VÔLUMNYA - Con hãy nghe những lời khuyên nhủ. Tim mẹ cũng 
cứng rắn như tim con, nhưng đầu óc mẹ biết sai khiến cơn giận 
một cách có lợi. 

MÊNÊNIƯT - Phu nhân nói như thế là đúng lắm! ông Côriôlanut 
nên nén giận, vì nếu tình thế nguy kịch không đòi hỏi phải làm 
như vậy để cứu vãn toàn thể quốc gia thì tôi đã mặc vào người 
bộ áo giáp nặng quá sức mình rồi. 

CÔRIỒLANUT - Bây giờ tôi phải làm gì? 

MÊNÊNIƯT - Ông phải quay lại gặp các hộ dân quan. 

CÔRIÔLANƯT - Được! Thế rồi sao nữa? Sao nữa? 

MÊNÊNIƯT - Ông phải tỏ ra hối hận về những điều đã nói. 

CÔRIÔLANƯT - Hối hận à? Xin lỗi thần linh tôi còn chưa chịu nữa là 
xin lỗi chúng hay sao? 



CÔRIÔLANƯT 


897 


VÔLUMNYA - Con Cố chấp quá. Mặc dầu về việc này, tỏ ra cao 
thượng hơn bao giờ hết là phải, nhưng có những lúc tình thế 
cấp bách đòi hỏi phải tòng quyền. Mẹ nghe con nói rằng trong 
chiến tranh thì danh dự và quyền mưu như hai người bạn gắn 
bó với nhau như hình với bóng. Nếu như điều đó là đúng, vậy 
tại sao trong lúc hòa bình, cái nọ cứ phải loại trừ cái kia mà 
không kết hợp được hai cái đó với nhau? 

CÔRIÔLANUT - Chà! Chà! 

MÊNÊNIUT - Hỏi như thế là chí lý lắm. 

VÔLUMNYA - Nếu như trong lúc chiến tranh, để đạt được mục đích 
có thể dùng quyền mưu và tỏ ra thế này thế khác tuy mình thật 
sự không phải thế, mà cho là làm như vậy là không trái gì với 
danh dự thì tại sao trong lúc hòa bình, kết hợp quyền mưu với 
danh dự như trong chiến tranh, lại cho là không được hay xấu 
xa, trong khi ta đều cần đến hai cái đó như nhau? 

CỒRIÔLANƯT - Tại sao mẹ lại cưỡng bức con như thế? 

VÔLUMNYA - Bởi vì hiện nay con cần nói với dân chúng không phải 
theo ý muốn của con, cũng không phải theo tiếng nói của những 
tình cảm của con, mà là nói những lời sáo mép, những lời vu 
vơ, vô giá trị, trái với thâm tâm con. Làm như vậy cũng chẳng 
làm con mất danh dự gì hơn là dùng lời lẽ ôn tồn để chiếm lấy 
một đô thành, để tránh nguy cơ mất hết và phải đổ máu nhiều. 
Về phần mẹ, nếu như có một việc gì liên quan đến vận mệnh 
của mẹ, đến sự sống còn của những người thân, đòi hỏi mẹ phải 
dổì trá lương tâm thì mẹ sẽ kiên quyết làm, đó là danh dự. 
Trong việc này, mẹ đại diện cho vợ con, cho con của con, lại còn 
các vị nguyên lão và quý tộc đây nữa, thế mà con vẫn cứ khăng 
khăng muốn trợn mày trợn mắt với đám dân chúng ngu độn 
chứ không chịu hạ cô" phỉnh phờ chúng một chút để được chúng 
hoan nghênh và do đó để bảo toàn những cái mà nếu không 
làm thế sẽ có thể tan vỡ hết. 

MÊNÊNIƯT - Phu nhân tôn quý. (Với Côriồlanut) - Thôi! Ông hãy 
đến với chúng tôi. Cứ ngọt ngào mà nói là không những có thể 
cứu vãn được nguy cơ trước mắt mà còn cứu vãn được cả những 
tổn thất vừa qua. 

VÔLƯMNYA - Mẹ khuyên con, con hãy đến gặp chúng, tay cầm mũ 
này và giơ mũ ra như thế này. Bây giờ hãy tưởng tượng là 


57 - SECHXPIA 



898 


YVILLIAM SHAKESPEARH 


chúng ở trước mặt, con hãy khẽ chạm đầu gối xuống đá, lắc đầu, 
lấy lý trí mà uôn nắn trái tim kiên cường của con, tỏ ra khiêm 
tốn như một quả dâu chín muồi mới giơ tay hái đã rụng. Trong 
tình trạng này, cử chỉ là cách nói hùng hồn nhất, vì con mắt 
của bọn ngu ngốc hiểu biết nhiều hơn lỗ tai của chúng. Hay là 
con cứ nói với chúng rằng con là một quân nhân sinh trưởng 
trong cảnh can qua, không học được lề lối ăn nói dịu dàng, lịch 
sự và thú nhận rằng đáng lẽ con cần phải nói năng dịu dàng, 
lịch sự như chúng có quyền đòi hỏi khi con cầu xin ân huệ của 
chúng. Nhưng từ nay trở đi, khi đã cầm quyền, chắc chắn con 
sẽ hết lòng tận tụy đối với chúng. 

MÊNÊNIUT - ổ! Ông cứ làm như phu nhân nói thì chúng sẽ theo ông 
hết, bởi vì nếu ta van xin thì chúng sẵn sàng tha thứ một cách 
nhanh chóng cũng như chúng kết tội chỉ vì một lý do cỏn con. 

VÔLƯMNYA - Thôi mẹ xin con, con cứ đi, và nghe theo lời khuyên 
của mẹ, mặc dầu mẹ biết rằng con thà nhảy vào vực lửa để đuổi 
theo kẻ địch còn hơn là phải nịnh hót nó ở dưới bóng râm. ông 
Côminiut đến kia. 

Côminiut ra 

CÔMINIUT (nói với Côriôlanut) - Tôi ở quảng trường về đây. Bây giờ, 
hoặc là ông phải lập ra một phe cánh thật mạnh, hoặc ông phải 
dùng thái độ ôn hòa hay tạm thời lánh mặt mới tự bảo vệ được 
chứ dân chúng đều phẫn nộ cả. 

MÊNÊNIUT - Chỉ cần nói cho khéo thôi mà. 

CÔMINIUT - Tôi nghĩ làm thế có thể dược, miễn là ông ta có thể 
kiềm chế được bản tính mình. 

VÔLƯMNYA - Macxiut phải làm thế và sẽ bằng lòng làm thế. Mẹ xin 
con, con hãy nói rằng con bằng lòng và con đi ngay cho. 

CÔRIÔLANƯT - Ta phải đến đó giơ cái mặt trơ trẽn của ta ra với chúng 
ư? Ta phải dùng cái lưỡi vô sỉ để nói những lời giả dối mà trái tim 
cao quý của ta phải chịu đựng ư? Thôi được! Ta sẽ làm. Nếu chỉ 
cần phải hy sinh cái cục đất sét này, cái xác của thằng Macxiut 
này, ta bằng lòng để cho chúng biến nó thành tro bụi và tung nó 
ra trước gió!... Nào! Đi ra quảng trường! Các vị bắt tôi phải đóng 
một vai trò mà suốt đời tôi sẽ không gột rửa được hết nhục. 

CÔMINIƯT - Ông cứ đến đấy, chúng tôi sẽ nhắc ông. 

VÔLƯMNYA - Con yêu quý của mẹ, con thường nói con thành quân 



CÔRIÔLANƯT 


899 


nhân là nhờ những lời khen ngợi của mẹ. Bây giờ để được mẹ ca 
ngợi nữa, con hãy đóng một vai trò mà xưa nay con chưa hề đóng. 

CÔRIÔLANUT - Được, thôi đành vậy! Hỡi tình cảm của ta, người hãy 
biến đi nhường chỗ cho linh hồn con đĩ chiếm lấy con người ta. 
Hỡi tiếng nói sấm vang của ta xưa kia đã từng hòa nhịp với 
tiếng trống trận, ngươi hãy trở thành yếu ớt như giọng nói của 
gã hoạn quan hay của cô gái đang ru con. Nụ cười của tên gian 
xảo hãy in lên gò má ta và những giọt nước mắt học trò hãy 
che mờ cặp mắt trong tựa pha lê của ta! Hãy để cái lưỡi của bọn 
ăn mày uốn éo giữa đôi môi, và cặp đầu gối mang giáp xưa kia 
chỉ quen quỳ lên bàn đạp trên mình ngựa nay hãy quỳ xuống 
như kẻ nhận của bố thí. Không! nhất định không làm điều dó! 
Ta không muốn vứt bỏ sự tôn kính của ta đối với lương tâm ta, 
ta không muốn hành động của thân thể ta đem lại cho tâm hồn 
ta mối nhục suốt đời. 

VÔLUMNYA - Đã thế thì tùy ngươi. Thân ta mà phải cầu xin ngươi 
thì còn nhục hơn ngươi phải cầu khẩn họ kia. Thôi mặc cho mọi 
sự sụp đổ tan tành! Mặc xác mẹ ngươi bị xúc phạm vì tính kiêu 
ngạo của ngươi còn hơn phải sợ cái tính bướng bỉnh nguy hiểm 
của ngươi. Vì ta cũng khinh thường cái chết một cách ngạo mạn 
chẳng kém gì ngươi. Ngươi muôn làm gì thì làm. Tính dũng 
cảm của ngươi là do ta truyền cho khi ngươi bú sữa của ta; còn 
kiêu ngạo là tự ngươi thôi. 

CÔRIÔLANUT - Con xin mẹ, mẹ cứ yên tâm. Thưa mẹ, con sê ra 
quảng trường, mẹ đừng mắng con nữa. Con sẽ lừa phỉnh chúng 
để được chúng yêu quý, con sẽ gạt gẫm lấy lòng chúng và trở về 
nhà với sự sùng bái của tất cả mọi tầng lớp ở La Mã. Mẹ thấy 
không! Con đi đây. Mẹ nói giúp với vợ con rằng con gửi lời 
chào. Con sẽ trở về với chức chấp chính quan, nếu không từ nay 
mẹ đừng bao giờ tin vào cái tài nịnh hót của con nữa. 

VÔLUMNYA - Con muôn làm sao thì làm. (Vào) 

CÔMINIUT - Chúng ta đi thôi! Các hộ dân quan đang chờ ông. ông 
phải chuẩn bị trả lời cho ôn tồn, bởi vì tôi nghe nói chúng sẽ 
dưa ra những lời buộc tội còn nghiêm trọng hơn những lời buộc 
tội đang đè nặng lên người ông kia. 

CÔRIÔLANƯT - Khẩu hiệu là: dịu dàng. Thôi chúng ta đi. Dù chúng 
có bịa đặt ra mà buộc tội tôi, tôi cũng trả lời chúng một cách 
hợp với danh dự. 



900 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


MÊNÊNIUT - Phải, nhưng nói cho dịu dàng! 
CÔRIÔLANƯT - Vâng, sẽ dịu dàng! Dịu dàng! 

Tất cả vào 


CẢNH III 

La Mã. Quảng trường 


Xixiniut và Brutut ra 

BRƯTUT - Các bạn cứ buộc tội hắn về điểm hắn muốn nắm quyền 
hành độc đoán. Nếu hắn bác được điểm đó thì hãy nhấn mạnh 
về chỗ hắn thù ghét nhân dân và những chiến lợi phẩm lấy 
được của quân Anxiat vẫn chưa được đem ra phân phát. 

Một người cảnh lại ra 
- Thế nào, hắn có đến không? 

CẢNH LẠI - Hắn sắp đến. 

BRUTUT - Có ai đi theo hắn không? 

CẢNH LẠI - Có ông già Mênêniut và những nguyên lão xưa nay vẫn 
bênh vực hắn. 

XIXINIUT - Ồng có danh sách tất cả những người chắc chắn theo ta, 
lập ra qua cuộc bầu cử không? 

CẢNH LẠI - Có. Đầy đủ cả rồi. 

XIXINIUT - Ông có tập hợp họ theo bộ tộc không? 

CẢNH LẠI - Có. 

XIXINIƯT - Bây giờ ông hãy tập hợp nhân dân lại đây và khi nghe 
tôi nói: “Nhân danh uy quyền và lực lượng của dân chúng tôi 
tuyên bố như thế này” thì bất luận tôi nói tử hình, nộp phạt, 
hay trục xuất, họ phải tán thành ý kiến tôi. Nếu tôi bảo “nộp 
phạt”, họ phải kêu lên “nộp phạt”, nếu tôi bảo “tử hình”, họ 
phải kêu lên “tử hình”, đồng thời nhấn mạnh về những đặc 
quyền cổ truyền của họ và việc làm của họ là chính đáng. 



CÔRIÔLANUT 


901 


CẢNH LẠI - Tôi sẽ báo cho họ biết trước. 

BRUTUT - Một khi họ đã bắt đầu kêu lên thì đừng để cho họ dừng 
lại. Cứ hò hét mãi làm náo loạn cả lên, ra sức đòi thi hành 
ngay lời phán quyết của chúng tôi. 

CẢNH LẠI - Hay lắm! 

XIXINIUT - Phải làm cho họ hăng hái và sẵn sàng hưởng ứng ngay 
khi chúng tôi ra hiệu. 

BRUTƯT - Ồng làm nhanh đi cho. ( Cảnh lại vào) Chúng ta phải chọc 
tức hắn ngay. Xưa nay hắn vẫn quen đè nén người khác và tha 
hồ ăn nói bướng bỉnh. Một khi đã nổi nóng, hắn không thể tự 
kiềm chế được đâu. Lúc ấy trong bụng có gì hắn sẽ dốc ra hết 
và thế cũng đủ cho phép ta bẻ gãy cổ hắn. 

Côriôlanut, Mênêniut, Côminiut, các nguyên lão 
và quý tộc ra 

XIXINIUT - Tốt lắm! Hắn đây rồi. 

MÊNÊNIƯT (với Côriôlanut) - Tôi xin ông đấy, ông hãy bình tĩnh. 

CÔRIỒLANUT ( nói riêng với Mènèniut) - Vâng, tôi sẽ làm như một 
lão chủ quán, chỉ vì món tiền chẳng đáng mấy đồng mà phải 
chịu để người ta chửi bới tha hồ. (Nói to lên) - cầu các vị thần 
linh tôn quý bảo vệ đô thành La Mã và cầu cho các cơ quan tối 
cao của Nhà nước có được những người xứng đáng nắm giữ, 
khiến tất cả chúng ta yêu thương nhau, những thần miếu rộng 
lớn của chúng ta đầy cảnh tượng hòa bình và ngoài đường phố 
không có cảnh chiến tranh. 

NGUYÊN LÃO I - Cầu sao được vậy! 

MÊNÊNIUT - Lời chúc tụng mới cao thượng làm sao! 

Cảnh lại ra, các công dân đi theo 

XIXINIUT - Mời nhân dân đến gần đây! 

CẢNH LẠI - Hãy nghe các vị hộ dân quan của các bạn nói. Xin tất cả 
chú ý và yên lặng. 

CÔRIÔLANUT - Hãy cho tôi nói trước. 

HAI HỘ DÂN QUAN - Cũng được! Nói đi! Nào, im lặng! 

CÔRIÔLANUT - Phải chăng tôi sẽ không còn bị buộc tội gì nữa ngoài 
những lời buộc tội ở đây? Có phải mọi việc đều sẽ được quyết 
định ở đây không? 



902 


YVILLiAM SHAKESPEARE 


XIXINIUT - Tôi xin hỏi ông, ông có phục tùng ý kiến của nhân dân 
không, ông có thừa nhận quyền lực các vị hộ dân quan của họ 
không, và ông có tuân theo sự quyết định của pháp luật về tất 
cả những tội lỗi của ông sẽ được chứng minh không? 

CÔRIÔLANUT - Tôi bằng lòng. 

MÊNÊNIUT - Thưa các vị công dân, ông ta nói rằng ông ta bằng 
lòng. Xin các vị hãy nghĩ đến những công lao chinh chiến của 
ông ta, hãy nghĩ đến những vết thương trên người ông ta, nhiều 
như những ngôi mộ ở ngoài nghĩa địa. 

CÔRIÔLANƯT - Đó chẳng qua chỉ là những vết gai cào, chứ thương 
với tích gì, nói ra chỉ tổ buồn cười. 

MÊNÊNIƯT - Xin các bạn nhớ thêm cho rằng, ông ta tuy không ăn 
nói như một người dân thành thị, nhưng quả là một trang quân 
nhân. Xin các bạn chớ thấy ông ta nói năng lỗ mãng mà cho 
rằng ông ta có ác tâm. Đó chỉ là cung cách của một quân nhân 
chứ không phải ông ta thù ghét gì các bạn. 

CỒMINIUT - Thôi, thôi, đủ rồi! 

CÔR1ÔLANƯT - Tại sao sau khi đã đồng thanh cử tôi làm chấp chính 
quan, thì cũng trong giờ ấy, các ông lại cắt chức tôi để làm nhục tôi? 

XIXINIUT - Chúng tôi có nhiệm vụ trả lời ông điều đó. 

CÔRIÔLANUT - Phải, ông nói đi, tôi chỉ muốn thế. 

XIXINIUT - Chúng ta tố cáo ngươi muôn hủy bỏ tất cả các chức vụ 
xưa nay đã được đô thành La Mã công nhận, nhằm nắm lấy 
quyền độc tài. Do đó, ngươi là tên phản bội dân chúng. 

CÔRIÔLANƯT - Thế nào? Phản bội à? 

MÊNÊNIƯT - Ây chết! Phải ôn hòa chứ! Xin ông nhớ lời hứa cho. 

CÔRIÔLANƯT - Ta cầu cho lửa địa ngục thiêu đốt nhân dân! Ta mà 
phản bội à!... Đồ hộ dân quan xấc láo! Dù mắt mày có làm chết 
hai vạn người, dù bàn tay mày có bóp chết hai mươi triệu người, 
và cái lưỡi vu cáo của mày có giết chết gấp hai lần số người ấy, 
thì ta cũng vẫn tuyên bố rằng mày đã nói láo, nói láo một cách 
dễ dàng như ta cầu nguyện thần linh vậy. 

XIXINIUT - Đấy, nhân dân có thấy không? 

CÁC CÔNG DÂN - Xách cổ nó ra mỏm đá! Xách cổ nó ra mỏm đá! 

XIXINIUT - Yên lặng! Chúng ta không cần đưa thêm một khoản nào 
nừa để kết tội. Các bạn đã trông thấy hành động của hắn, đã 



CÔRIÔLANƯT 


903 


nghe thấy lời hắn nói: đánh những vị quan của các bạn, lăng 
mạ các bạn, dùng bạo lực để kháng cự lại pháp luật, và tại đây 
hắn ngang nhiên thách thức những người nắm quyền xét xử 
hắn. Tất cả những tội lỗi nặng nề nghiêm trọng như thế đáng 
khép vào tội tử hình. 

BRUTUT - Nhưng hắn đã có công lao đối với La Mã. 

CÔRIÔLANUT - Mày còn lải nhải đến chuyện công lao nữa à? 

BRƯTƯT - Ta biết thì ta nói. 

CÔRIÔLANUT - Mày biết à? 

MÊNÊNIƯT - Có phải đó là lời hứa của ông với mẫu thân ông không? 

CỒMINIƯT - Xin ông biết cho rằng... 

CỒRIÔLANƯT - Ta không cần biết gì nữa. Mặc cho chúng nó tuyên 
bố ném ta từ mỏm đá Tacpêiên xuống vực để xử tử ta, đày ta đi 
sống lưu vong, lột da ta, bắt giam ta mỗi ngày chỉ cho ăn một 
hạt lúa, ta cũng không thèm dùng một lời dịu ngọt để mua lấy 
sự thương hại của chúng, không, ta cũng không thèm hạ thấp 
lòng tự hào của ta xuống mà nói với chúng: "Chào ông", để có 
được cái chúng có thể cho ta. 

XIXINIUT - Vì không những trong ý nghĩ, mà ngay ẽả trong hành 
động, hắn đã nhiều lần chông lại nhân dân, vì hắn tìm cách 
tước đoạt quyền lực của nhân dân, vì vừa ngay đây, không 
những hắn đã hằn học đả kích vào pháp luật tôn nghiêm, mà 
còn đả kích cả những vị quan thi hành pháp luật; cho nên các 
hộ dân quan chúng tôi, nhân danh nhân dân và thi hành quyền 
lực của chúng tôi, chúng tôi ngay từ giờ phút này trục xuất hắn 
ra khỏi đô thị và nghiêm cấm hắn không bao giờ được trỏ về La 
Mã của chúng ta, nếu không, hắn sẽ bị ném từ mỏm đá 
Tacpêiên xuống vực thẳm. Nhân danh nhân dân, chúng tôi 
tuyên bố sẽ thi hành phán quyết này. 

CÁC CÔNG DÂN - Phán quyết này phải được thi hành!... Phải được 
thi hành. Đuổi hắn di! Trục xuất hắn đi! Phải thi hành ngay. 

CÔMINIUT (nói với đám đông) - Thưa các vị và các bạn bình dân, 
các bạn hãy nghe tôi. 

XIXINIUT - Hắn đã bị tuyên án! Không cần nghe nói gì nữa. 

CÔMINIƯT - Hãy cho tôi nói. Tôi đã làm chấp chính quan, và tôi có 
thể chỉ cho các bạn thấy những vết thương mà quân thù của La 



904 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Mã đã để lại trên người tôi. Tôi yêu quý quyền lợi của tổ quốc 
còn tha thiết sâu xa thiêng liêng hơn cả tính mạng tôi, hơn cả 
người vợ yêu quý của tôi, hơn cả đứa con ruột thịt và là hòn 
ngọc của tôi. Nếu như tôi nói với các bạn rằng... 

XIXINIƯT (với Brutut) - Chúng tôi biết mục đích của ông rồi. Ông 
định nói gì? 

BRƯTUT - Không cần phải nói lôi thôi gì nữa! Hắn đã bị đuổi khỏi 
La Mã như một tên thù địch của nhân dân và của tổ quổc. Điều 
này phải được thi hành. 

CÁC CÔNG DÂN - Điều này phải được thi hành, phải được thi hành! 

CÔRIÔLANUT - Các ngươi là một đàn chó rách sủa lau nhau! Ta căm 
ghét hơi thở của các ngươi cũng như căm ghét mùi hôi thối của 
đầm lầy bẩn thỉu. Ta coi cảm tình của các ngươi như những xác 
chết không mồ chôn làm uế tạp cả khí trời ta thở. Chính ta mới 
là người đuổi các ngươi đấy! Các ngươi hãy sông ở đây để rồi 
mà nơm nớp lo sợ! Chỉ nghe những tin đồn không đâu cũng đã 
hoảng hồn! Rồi quân thù chỉ cần lay động cái lông cắm trên mũ 
cũng đã làm cho các ngươi cuống cuồng tuyệt vọng. Cứ đuổi 
những người bảo vệ các ngươi đi! Một ngày kia sự ngu muội của 
các ngươi (vì các ngươi chỉ nhìn thấy cái gì sờ sờ trước mắt) sẽ 
quay lại làm hại các ngươi và biến thành kẻ địch của các ngươi. 
Nó sẽ đem nộp các ngươi làm kẻ nô lệ hèn hạ cho một nước nào 
đó sẽ chinh phục các ngươi mà không phải phí công nhọc sức gì 
hết vì các ngươi mà khinh bỉ cả đô thị này, cho nên ta quay gót 
ra đi. Còn có cả một thế giới ở nơi khác. 

Côriôlanut, Côminiut, Mênêniut, các nguyên lão 
và quý tộc vào 

Mọi người còn lại reo hò, tung mũ 

CẢNH LẠI - Tên thù địch của nhân dân đã đi rồi, hắn đã đi rồi. 

CÁC CÔNG DÂN - Kẻ thù của chúng ta đã bị trục xuất! Hắn đã đi rồi! 
Ha ha! 

XIXINIƯT - Hãy đuổi theo hắn cho đến cửa thành, hãy xỉ vả hắn như 
trước đây hắn đã xỉ vả nhân dân, làm nhục hắn cho đáng 
kiếp... Một đội vệ binh hãy hộ vệ chúng tôi đi qua thành phố. 

CÁC CÔNG DÂN - Chúng ta hãy đuổi theo nó đến tận cửa thành! Nào, đi 
nào! Cầu thần linh phù hộ các vị hộ dân quan tôn quý của chúng ta. 

Tất cả vào 



HỒI BỐN 


CẢNH I u) 

Một cửa thành La Mã 

Côriôlanut, Vôỉumnya, Viêcgilya, Mênêniut, 

Côminiut và nhiều người quý tộc trẻ tuổi ra 

CÔRIÔLANUT - Thôi! Các người đừng khóc nữa: hãy rút ngắn giờ ly 
biệt. Con vật có ngàn đầu đã đẩy ta đi khỏi đây... Mẹ ơi, lồng 
can đảm ngày xưa của mẹ đâu rồi? Mẹ thường nói rằng hoạn 
nạn là trường thử thách tinh thần con người, những kẻ tầm 
thường chỉ có thể chịu đựng những cảnh ngộ tầm thường; khi 
mặt biển phẳng lặng thì thuyền nào cũng lái giỏi như nhau, 
nhưng khi những đòn của số mệnh giáng xuống đầu thì chỉ 
những người có khí tiết cao cả mới có thể điềm nhiên coi thường 
những cái đó như những vết thương xoàng. Mẹ vẫn thường đạy 
con những lời châm ngôn khiến ai theo được thì thực là vô địch. 

VIÊCGILYA - Trời ơi! Trời ơi! 

CÔRIỔLANUT - Ồ kìa, ta van nàng. 

VÔLUMNYA - Tất cả đám bình dân La Mã chết dịch đi cho rồi! Tất 
cả các nghề nghiệp tiêu diệt đi cho rồi! 

CÔRIÔLANUT - Hừ! Chúng sẽ yêu ta khi ta vắng mặt. Mẹ ơi! Xin mẹ 
giữ lấy lòng can đảm ngày xưa, khi mẹ vẫn thường nói rằng nếu 
mẹ là vợ của Hecquyn thì mẹ sẽ làm sáu sự nghiệp để giảm nhẹ 
một nửa gánh nặng cho chồng 1 (2) . (Với Côminiut) - Ông Côminiut 

(1) Cảnh I, II, III đều không có trong Plutac. 

(2) Hecquyn: nhân vật thần thoại Hy Lạp rất khỏe, làm tất cả mười hai sự nghiệp 

phi thường. 



906 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ơi, xin ông đừng ủ rũ. (Với Vôlumnya và Viêcgiỉya ) - Thôi, xin 
từ biệt hiền thê và từ mẫu! Dẫu sao rồi ta vẫn thành công... 
{Với Mènèniut) - Hỡi Mênêniut, người bạn già trung thành của 
ta ơi, nước mắt của ông còn mặn chát hơn nước mắt của thanh 
niên. Nó sẽ làm hỏng mắt của ông đi đấy. (Nói với Côminiut) - 
Thưa vị nguyên soái xưa kia của tôi, tôi đã từng thấy ngài nhiều 
lần chứng kiến những cảnh thương tâm không chút mủi lòng. 
Ngài hãy nói với những người đàn bà buồn rầu này rằng than 
vãn về những tai họa không thể tránh khỏi hay cười cợt coi 
thường nó thì cũng đều là ngu dại như nhau cả. Mẹ ơi..., mẹ 
thừa biết rằng xưa nay những hành động mạo hiểm phiêu lưu 
của con vẫn làm mẹ vui mừng. Mẹ hãy tin chắc rằng tuy con ra 
đi một mình, nhưng đứa con của mẹ sẽ là con rồng cô độc, tuy 
sông nơi đầm lầy nhưng sẽ làm mọi người kinh sợ và bắt họ 
phải nói đến nó luôn dù ít khi thấy nó. Hoặc là con của mẹ sẽ 
vượt lên khỏi bọn tầm thường, hoặc là nó sẽ rơi vào cạm bẫy 
của sự phản trắc. 

VỒLUMNYA - Hỡi đứa con trai lỗi lạc nhất trên đời của mẹ! Con đi 
đâu bây giờ? Con hãy để ông Côminiut tiễn con một quãng 
đường, con hãy cùng ông ta bàn bạc nên đi như thế nào chứ 
đừng nhắm mắt liều thân trên con đường vô định dầy chông gai 
nguy hiểm. 

CÔRIÔLANUT - Trời ơi! 

CÔMINIUT - Tôi sẽ đi theo ông trong một tháng, sẽ cùng ông bàn 
định ông nên ở đâu để ông có thể nhận được tin tức của chúng tôi 
và chúng tôi biết được tin tức của ông. Như thế, nếu nay mai có 
cơ hội gọi ông về, chúng tôi sẽ không phải tìm kiếm một người 
trong khắp thế giới bao la mà lỡ thời cơ, bởi vì nếu ông vắng mặt 
thì lòng người dù có mong muôn ông cũng sẽ nguội lạnh đi. 

CÔRIÔLANUT - Thôi xin bái biệt! Ông đã luống tuổi, đã từng nếm đủ 
mùi gian khổ của chiến tranh, bây giờ không nên giang hồ 
phiêu bạt với một con người còn đang lúc cường tráng. Tôi chỉ 
xin ông tiễn tôi ra đến cửa thành. Nào lại đây, hỡi người vợ dịu 
hiền, người mẹ thân yêu nhất, và các bạn cao quý khác thường. 
Khi nào ta ra khỏi thành thì xin tất cả hãy mỉm cười tiễn biệt 
nhé. Nào xin mời tất cả cùng đi! Hễ ta còn đứng trên cõi trần 
này thì các người sẽ còn nghe nói đến ta nhiều nhưng ta sẽ 
không giống như ta xưa kia nữa đâu. 



CÔRIÔLANUT 


907 


MÊNÊNIƯT - Quả thực xưa nay chưa bao giờ có những lời cao thượng 
hơn! Thôi... chúng ta đừng khóc nữa... Nếu tôi có thể làm cho 
những cánh tay và cặp chân già nua này trẻ lại được bảy năm 
thôi, thì có thần linh chứng giám, tôi đi theo ông từng bước. 

CÔRIÔLANUT - Ông đưa tay tôi dắt!... Chúng ta đi thôi. 

Tất cả vào 


CẢNH II 

Ngoại ô của La Mã 


Hai hộ dân quan Xixiniut, Brutut 
và một người cảnh lại ra 

XIXINIƯT ( nói với người cảnh lại) - Hãy bảo tất cả ai về nhà nấy. Hắn 
đã đi rồi, bất tất phải đuổi theo nữa. (Nói với Brutut) - Bọn quý 
tộc tức giận. Chúng ta thấy đó: họ đã đứng về phía hắn. 

BRUTUT - Bây giờ chúng ta đã tỏ rõ quyền lực của chúng ta. Công 
việc đã kết thúc, chúng ta phải ra vẻ khiêm tốn hơn trước. 

XIXINIUT (nói với cảnh lại) - Hãy bảo họ ai về nhà nấy. Nói với họ 
rằng kẻ địch nguy hiểm nhất của họ đã đi rồi và họ đã khôi 
phục lại uy quyền cũ của họ. 

BRUTUT - Bảo họ về nhà. Kìa mẹ hắn đến! 

Cảnh lại vào. 

Vôlumnya, Viêcgilya và Mềnèniut ra 

XIXINIƯT - Chúng ta nên tránh đi. 

BRUTUT - Tại sao? 

XIXINIUT - Người ta nói rằng mụ ấy điên. 

BRUTUT - Họ đã trông thấy chúng ta rồi. Ông cứ rảo bước nhanh lên. 

VÔLUMNYA (nói với các hộ dân quan) - ổ! Ta gặp các ngươi đúng lúc 
quá! Cầu thần linh trút tất cả mọi tai họa lên đầu các ngươi để 
trả công các ngươi. 

MÊNÊNIUT - Thôi! Thôi! Không nên to tiếng như thế. 



908 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


VÔLUMNYA - Nếu nước mắt không làm ta nghẹn ngào không nói 
được, thì các ngươi sẽ còn nghe thấy ta mắng nhiếc! Không! 
Các ngươi sẽ phải nghe ta nói. Các ngươi định bỏ đi à? 

VIÊCGILYA - Còn ngươi nữa! Ngươi cũng phải ở lại. Trời! Ước gì ta 
có quyền lực nói như thế với chồng ta. 

XIXINIUT - Bà làm gì mà như đàn ông thế? 

VÔLƯMNYA - Phải, đàn ông đấy! Có gì là xấu hổ, đồ hèn mạt kia! 
Đồ hèn mạt, cha ta không phải là đàn ông sao? Ngươi phải là 
đồ chồn cáo mới trục xuất khỏi đô thị con người anh hùng đã vì 
La Mã lập nhiều chiến công hơn cả những lời ngươi đã nói. 

XIXINIUT - Ôi! Trời đất quỷ thần! 

VỒLƯMNYA - Phải, đã vì lợi ích La Mã lập nhiều sự nghiệp anh 
hùng hơn là những lời lẽ khôn ngoan của ngươi!... Ta nói cho 
ngươi biết!... Nhưng thôi, ngươi đi đi... Không! ngươi phải ở 
lại... Ước gì con ta ở xứ Á Rập và tất cả bộ lạc nhà ngươi đều 
đứng trước thanh bảo kiếm của nó. 

XIXINIUT - Nếu vậy thì sao? 

VIÊCGILYA - Thì sao nữa? Sẽ giết sạch cả dòng giông nhà ngươi 
tuyệt tự. 

VÔLUMNYA - Giết chết cả bọn con hoang lẫn bọn khác. Ôi, con 
người dũng cảm, đã vì La Mã chịu bao nhiêu thương tích! 

MÊNÊNIUT - Thôi! Thôi! Hãy bình tĩnh! 

XIXINIUT - Tôi cũng mong ông ta cứ tiếp tục phục vụ quốc gia như 
ông ta đã làm và không cắt đứt mối liên hệ vinh quang của 
mình với tổ quốc. 

BRƯTUT - Tôi cũng mong thế. 

VÔLƯMNYA - Cũng mong thế à? Chính các ngươi đã khích động đám 
loạn dân. Quân chó má! Các ngươi làm gì biết được giá trị của 
nó, cũng như ta đây không thể nào hiểu nổi những bí mật mà 
thần linh không muôn cho thế gian này. 

BRUTUT (nói với Xixiniut) - Thôi, chúng ta đi thôi! 

VỒLƯMNYA - Phải đấy, các ngươi đi đi. Các ngươi vừa làm một việc 
dũng cảm lắm đấy. Nhưng, trước khi đi, các ngươi hãy nghe ta 
nói điều này. Đền Capitôl (1) đẹp hơn túp lều tranh hèn hạ nhất 


(1) Đền thờ thần Jupite, đền lớn nhất của La Mã thời cổ. 



CÔRIÔLANUT 


909 


La Mã như thế nào thì con trai ta, chồng người đàn bà mà các 
ngươi thấy đây, con người mà các ngươi đã đuổi đi, cũng vượt 
lên trên tất cả bọn ngươi như thế. 

BRƯTƯT - Được lắm, được lắm! Chúng tôi xin chào bà. 

XIXINIUT - Chúng ta hơi đâu đứng đây để cho một người mất trí 
xỉa xói. 

Hai hộ dân quan vào 

VÔLUMNYA - Chúng mày hãy mang những lời cầu nguyện của ta đi 
theo. Ta mong thần linh chỉ làm một việc là thực hiện những 
lời nguyền rủa của ta. Ước gì ta được gặp họ mỗi ngày một lần, 
điều đó cũng đủ làm cho lòng ta nhẹ bớt gánh nặng. 

MÊNÊNIUT - Phu nhân đã mắng họ rất đích đáng và riêng tôi, tôi cũng 
thấy phu nhân nói thật chí lý. Mời phu nhân án bữa tối với tôi. 

VÔLUMNYA - Sự phẫn nộ là món ăn của tôi, tôi sống bằng phẫn nộ, 
và càng ăn lại càng đói. Thôi, ta đi. (Nói với Viêcgilya đang 
khóc) - Con đừng rền rĩ yếu đuối như thế. Hãy làm như mẹ đây, 
như nữ thần Junô (1) , lấy giận dữ thay lời than vãn. Đừng khóc 
nữa con ạ. Thôi, ta đi đi. 

Hai mẹ con vào 

MÊNÊNIƯT - Hừ! Hừ! Thật chẳng ra thế nào! 

Vào 


CẢNH III 

Con đường từ La Mã đến Anxium 


Một người La Mã và một người Vônxơ ra 

NGƯỜI LA MÃ - Tôi biết rõ ông và ông cũng biết tôi. Tên ông là 
Ađrian thì phải? 

NGƯỜI VÔNXƠ - Đúng. Nhưng thực tình tôi đã quên ông rồi đấy. 

(1) Junô: nữ thần, vợ của Jupite. Theo thần thoại, Junô hay ghen và hay thù hằn. 





910 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


NGƯỜI LA MÃ - Tôi là người La Mã, nhưng tôi cũng chống lại người 
La Mã như ông vậy. Bây giờ ông nhận ra tôi chưa? 

NGƯỜI VÔNXƠ - Nicano... có phải không? 

NGƯỜI LA MÃ - Đích thị. 

NGƯỜI VÔNXƠ - Lần trước, tôi gặp ông, ông để râu nhiều hơn, nhưng 
nghe tiếng nói thì tôi nhận ra ngay. Ớ La Mă tình hình ra sao? 
Nhà nước Vônxơ ra lệnh cho tôi đến La Mã tìm ông. Ông làm 
tôi đỡ được một ngày đường. 

NGƯỜI LA MÃ - Ở La Mã vừa có những nội biến kỳ lạ, nhân dân 
chống các nguyên lão, quý tộc. 

NGƯỜI VÔNXƠ - Ông nói vừa có tức là đã kết thúc rồi à? Quốc gia 
chúng tôi thì lại cho là chưa kết thúc nên ráo riết chuẩn bị về 
mặt quân sự và hy vọng đánh tập kích người La Mã trong khi 
họ đang tranh chấp nhau quyết liệt. 

NGƯỜI LA MÃ - Cơn hỏa hoạn dữ dội đã qua nhưng chỉ một việc cỏn 
con cũng đủ làm cho nó lại bùng lên. Quý tộc rất uất ức về việc 
Côriôlanut bị trục xuất cho nên họ sẵn sàng tước đoạt mọi 
quyền lực của nhân dân và vĩnh viễn bãi miễn các hộ dân quan. 
Tôi nói cho ông biết, lửa vẫn cháy âm ỉ chỉ chực bốc lên thành 
đám cháy lớn. 

NGƯỜI VÔNXƠ - Côriôlanut bị trục xuất rồi ư? 

NGƯỜI LA MÃ - Bị trục xuất rồi. 

NGƯỜI VÔNXƠ - Ồng mà đưa tin này tới thì người ta hoan nghênh 
ông lắm đấy, ông Nicano ạ. 

NGƯỜI LA MÃ - Quả là thời cơ lúc này rất thuận lợi cho người 
Vônxơ. Tôi nghe nói muốn quyến rũ vợ ai thì thời cơ tốt nhất là 
nhằm lúc chị ta cãi lộn với chồng. Vị tướng quân cao quý của 
ông là Tulut Auphiđiut chuyến này tha hồ diễu võ giương oai, 
bởi vì đối thủ đáng sợ nhất của ông ta là Côriôlanut không được 
tổ quốc dùng nữa. 

NGƯỜI VÔNXƠ - Cái đó chẳng cần phải nói! Hôm nay tình cờ gặp 
ông đây thực là may mắn. Nhiệm vụ của tôi như thế là xong, tôi 
xin vui vẻ theo ông về nhà. 

NGƯỜI LA MÃ - Từ giờ cho đến lúc bữa tối, tôi sẽ kể ông nghe nhiều 
việc kỳ quái ở La Mã, toàn là những việc có lợi cho đối phương. 
Ông bảo quân đội của ông đã sẵn sàng xuất chinh rồi à? 



CÔRIÔLANUT 


911 


NGƯỜI VÔNXƠ - ồ! Một đạo quân thực hùng mạnh, tất cả tướng tá, 
quân sĩ đều sắp thành đội ngũ doanh trại chỉnh tề, đã lĩnh 
xong tiền công và sẵn sàng xuất trận sau khi có lệnh một tiếng 
đồng hồ. 

NGƯỜI LA MÃ - Tôi rất vui mừng được tin họ đã sẵn sàng và tôi nghĩ 
rằng tôi sẽ là người làm cho họ xuất quân ngay. Tôi rất vui lòng 
được gặp ông và rất hân hạnh cùng đi với ông. 

NGƯỜI VÔNXƠ - Ông làm thế là tranh mất phần tôi rồi đấy! Tôi 
phải hân hạnh được cùng đi với ông mới đúng chứ. 

NGƯỜI LA MÃ - Nào thôi, ta cùng đi. 

Hai người vào 


CẢNH IV 

Anxium. Trước nhà Auphiđiut 


Côriồlanut ra, mặc áo quẩn tồi tàn cải trang 
và trùm khăn che kín mặt 

CÔRIÔLANUT - Thành Anxium này là một thành phô" to lớn. Hỡi đô 
thành! Chính ta đã làm cho ngươi có bao người góa bụa. Biết 
bao người thừa hưởng những lâu đài đẹp đẽ này đã ngã gục và 
rên rỉ dưới lưỡi gươm ta. Ngươi đừng có nhận ra ta nhé; e rằng 
những người vợ chỉ cần dùng xiên nướng thịt (1) và trẻ con chỉ 
cần ném đá xúm lại đánh chơi cũng đủ giết chết ta rồi. 

Một công dân ra 

- Chúc ông bình an! 

CÔNG DÂN - Chúc ông cũng được thế! 

CÔRIÔLANƯT - Ông làm ơn chỉ cho tôi biết Auphiđiut vĩ đại ở đâu? 
Ngài có ở Anxium không? 


(1) Wives with spit: spit có hai nghĩa "nước miếng" và "xiên nướng thịt". Bản Tieck 
theo nghĩa thứ nhất và Duval dịch theo nghĩa thứ hai. 



912 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔNG DÂN - Có đấy. Tối nay ngài thết tiệc các vị quý tộc trong nước 
tại nhà riêng. 

CÔRIÔLANUT - Ông làm ơn cho biết nhà ngài ở đâu? 

CÔNG DÂN - Đấy, ngay trước mặt ông. 

CÔRIÔLANƯT - Cảm ơn ông! Xin chào ông. (Người công dân vào) 
Trời hỡi trời! Thực là thế sự biến hóa vô thường! Hai người 
bạn vừa đây mới thề sông thề chết có nhau, một dạ một lòng, 
chung mâm, chung chiếu, chơi bời, làm việc có nhau, yêu nhau 
như keo sơn, gắn bó không xa rời nhau, thế mà phút chốc vì 
một việc tranh chấp chỉ đáng một xu nhỏ bỗng biến thành hai 
kẻ thù cay độc. Ngược lại, hai kẻ thù ghi tâm khắc ccít, căm 
thù nhau ăn không ngon, ngủ không yên, luôn luôn mưu đồ 
hãm hại nhau, thế mà chỉ vì một chút ngẫu nhiên, vì một việc 
vụn vặt không đáng kể, lại biến thành đôi bạn chí thiết và gả 
con cái cho nhau. Cảnh ngộ của ta cũng thế; ta căm thù quê 
hương ta, và tất cả thiện cảm của ta đều dành cho cái đô thị 
thù địch này. Ta sẽ vào! Nếu hắn giết ta thì hắn chỉ làm một 
việc công bằng, hợp lý, nếu hắn đón tiếp ta, ta sẽ phụng sự tổ 
quốc hắn. 

Vào 


CẢNH V 

Phòng ngoài nhà Aupiđiut 


Có tiếng âm nhạc (1) . Một người đầy tớ ra 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Rượu đâu, rượu đâu! Rượu đâu! Hầu hạ gì mà như 
thế này? Bọn này ngủ cả rồi thì phải? 

Vào. Một người đầy tớ khác ra 
NGƯỜI ĐẲY TỚ II - Côtut đâu rồi? Ông chủ gọi. Côtut! 

(1) Cảnh này có trong Plutac. Riêng chuyện trò giữa những người đầy tớ của 
Auphiđiut là do Shakespeare thêm vào. 



CÔRIÔLANUT 


913 


Vào. Côrỉôlanut ra 

CÔRIÔLANƯT - Nhà này thật là nhà đại gia. Bữa tiệc này cứ ngửi 
mùi cũng thấy linh đình rồi. Nhưng ta chẳng có vẻ gì là một 
người khách. 

Người đầy tớ I lại ra 

NGƯỜI ĐẨY TỚ I - Ông bạn muốn gì? Ông ở đâu đến? Đây không 
phải chỗ của ông. Ông đi ra cho. (Vào) 

CÔRIÔLANƯT - Ta được tiếp đãi như thế này thật là đáng đời vì ta 
là Côriôlanut. 

Người đầy tớ II ra 

NGƯỜI ĐẨY TỚ II - Ông ở đâu đến?... Thằng canh cổng mắt để đâu 
mà lại để những người như thế này vào nhà? Ông làm ơn đi 
ra cho. 

CÔRIÔLANUT - Xéo ngay! 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Xéo à? Mày phải xéo đi mới phải chứ! 

CÔRIÔLANƯT - Mi rầy rà lắm! 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - À! Mày láo thật! Để tao gọi người nhà ra nói 
chuyện với mày ngay bây giờ. 

Người đầy tớ III ra gặp người đầy tớ II 

NGƯỜI ĐẦY Tớ III - Thằng này là ai? 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Một thằng kỳ quặc, tao chưa hề thấy ai như nó. 
Tao không đuổi được nó ra khỏi nhà. Mày gọi ông chủ hộ tao. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Ông có phận sự gì mà đến đây? Ồng đi ra cho 
chúng tôi nhờ. 

CÔRIÔLANƯT - Cứ để ta đứng như thế này thôi, ta không làm hỏng 
nhà các anh đâu. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Ông là ai? 

CÔRIÔLANƯT - Một người quý tộc. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Quý tộc cà khổ. 

CÔRIÔLANUT - Đúng đấy, ta rất nghèo! 

NGƯỜI ĐẨY TỚ III - Vậy thì ông quý tộc nghèo của tôi ơi! Ông hãy đi 
tìm nơi khác mà đứng, đây không phải chỗ của ông đâu. Ông 
làm ơn đi ngay cho! 


58 - SECHXPIA 



914 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔRIÔLANUT - Mày đi mà lo việc của mày, kiếm xem có miếng thịt 
nguội nào mà ăn đi! (Đẩy y ra) 

NGƯỜI ĐẨY TỚ III - À! Mày không muôn đi hả? (Nói với người đầy tớ 
II) - Mày vào báo với ông chủ có một ông khách kỳ quặc quá! 

NGƯỜI ĐẨY TỚ II - Được. (Vào) 

NGƯỜI ĐẦY Tớ III - Mày ở đâu? 

CÔRIÔLANƯT - Ở dưới bầu trời. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - ở dưới bầu trời à? 

CÔRIÔLANƯT - Phải! 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - ở đâu chứ? 

CÔRIÔLANƯT - Ở đô thị của quạ và diều hâu. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Ở đô thị của quạ và diều hâu à? Ngu như lừa! 
Nếu vậy thì mày cũng sống với quạ khoang à? 

CÔRIÔLANƯT - Không, ta không phải là đầy tớ của chủ mi! 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Thế nào? Mày cần nói chuyện với ông chủ ta à? 

CÔRIÔLANUT - Phải đấy: đây là một việc còn lương thiện hơn là có 
chuyện với bà chủ mày. Mày cứ lải nhải mãi! Đi mà lo việc 
bưng bát bưng đĩa của mày, xéo! (Đẩy y vào) 

Auphỉđiut và người đầy tớ II ra 

AUPHIĐIƯT - Tên ấy đâu? 

NGƯỜI ĐẨY TỚ II - Thưa ngài, nó đây ạ. Đáng lý con đã đánh nó như 
đánh một con chó, nhưng con sợ làm phiền các vị khách trong nhà. 

AUPHIĐIUT - Ngươi ở đâu đến đây? Ngươi muốn gì? Ngươi tên là 
gì?... Tại sao ngươi lại không nói? Ngươi nói đi. Tên ngươi là gì? 

CÔRIÔLANƯT - Tulut, nếu ngươi chưa nhận ra ta là ai và tuy trông 
thấy ta vẫn không tin rằng ta chính là ta thì ta bắt buộc sẽ 
phải nói rõ họ tên. 

AUPHIĐIƯT - Tên ngươi là gi? 

CÔRIÔLANƯT - Tên này người Vônxơ nghe chối tai và nhà ngươi thì 
chịu không nổi. 

AUPHIĐIUT - Nói đi! Tên ngươi là gì? Dáng điệu ngươi hung tợn và 
bộ mặt ngươi oai vệ. Mặc dầu áo quần ngươi rách rưới, nhưng 
ngươi có vẻ cao quý khác thường. Tên ngươi là gì? 



CÔRIÔLANUT 


915 


CÔRIÔLANUT - Ngươi hãy chuẩn bị nhăn mặt đi. Ngươi vẫn không 
nhận ra ta sao? 

AƯPHIĐIUT - Ta không biết ngươi là ai. Tên ngươi là gi? 

CÔRIÔLANƯT - Tên ta là Caiut Macxiut, con người đã gây nhiều 
thương tổn, thiệt hại cho tất cả những người Vônxơ, nhất là 
cho nhà ngươi. Riêng cái biệt hiệu Côriôlanut của ta cũng đủ 
chứng tỏ điều đó. Than ôi! Sau bao nhiêu công lao gian khổ 
vào sinh ra tử, sau khi đã đổ bao nhiêu máu cho cái quốc gia 
vong ân bội nghĩa của ta, kết quả ta chỉ được trả công bằng 
cái biệt hiệu đó thôi, nó là cái kỷ niệm sâu sắc tiêu biểu cho 
lòng căm ghét và giận dữ mà ngươi phải có đốì với ta. Ta chỉ 
còn cái tên ấy mà thôi. Nhân dân ganh ghét và tàn nhẫn 
được bọn quý tộc hèn nhát và khiếp nhược cho phép, đã phủ 
nhận tất cả những cái khác của ta. Chính bọn quý tộc đã bỏ 
rơi ta, để mặc cho bọn nô lệ hò hét, trục xuất ta ra khỏi đô 
thành La Mã. Bất hạnh này đã đưa ta đến nơi ngươi ở. Ngươi 
đừng tưởng lầm rằng ta đến đây hy vọng được ngươi cứu sống. 
Bởi vì nếu ta sợ chết thì trong tất cả những người trên thế 
gian này, ngươi là người ta phải tránh xa trước nhất. Nhưng 
ta đến đây đứng trước mặt ngươi ở đây chỉ vì lòng căm tức 
muôn trả thù những kẻ đã xua đuổi ta. Nếu ngươi vẫn còn 
mang hận trong lòng, muốn trả thù những mối thù riêng, 
muốn rửa những vết ô nhục trên đất nước của ngươi, thì ngươi 
hãy mau nắm lấy thời cơ, hãy lợi dụng điều bất hạnh của ta, 
vì sự báo thù của ta có thể là có lợi cho ngươi, bởi vì ngày nay 
ta muốn đánh lại cái tổ quốc hủ bại của ta với sự cuồng nộ 
của tất cả lũ quỷ dưới địa ngục. Nhưng nếu như ngươi không 
dám làm điều đó và đã chán ngán mọi mưu đồ lớn thì ta chỉ 
nói gọn một lời: ta cũng chán sống lắm rồi! Ta vui lòng nộp 
đầu ta cho ngươi và cho tất cả những hận thù bấy lâu của 
ngươi. Nếu ngươi không chém thì điều đó chỉ chứng tỏ là 
ngươi điên rồ, vì xưa nay ta vẫn là kẻ thù không đội trời 
chung của ngươi, đã làm đổ không biết bao nhiêu máu của tổ 
quốc ngươi và nếu không phục vụ ngươi, thì chỉ có thể sống để 
làm nhục ngươi mà thôi. 

AUPHIĐIƯT - Ôi Macxiut, Macxiut! Mỗi lời nói của ngươi đã rứt bỏ 
một mối căm thù bấy lâu nay ăn sâu bắt rễ trong tâm can ta. 
Dù cho thần Jupite đứng trên mây xanh nói cho ta nghe 



916 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


những lời thần thánh và bảo "đó là sự thật" thì ta vẫn không 
tin bằng ta tin ngươi, hỡi Macxiut anh dũng! Hãy để ta lấy 
cánh tay xiết chặt cái thân hình mà ngọn giáo của ta đã hàng 
trăm lần gãy vụn mỗi khi chạm đến, mảnh giáo bay lên làm 
sứt sẹo cả mặt trăng. Đây, ta lấy gươm này chém vào de mà 
thề rằng ta sẽ đọ nhau với ngươi về tình bằng hữu chân 
thành cũng thiết tha và cao quý như xưa kia ta đã cùng ngươi 
hăng hái quyết liệt đọ tài, đua sức. Ta nói để ngươi biết, ta đã 
từng yêu người thiếu nữ bây giờ là vợ ta đến nỗi trên thế gian 
này chưa có một chàng si nào say mê chân tình đến thế. 
Nhưng gặp ngựơi ở dây, gặp con người cao quý nhất trên thế 
gian này, trái tim ta còn nhảy múa vui sướng hơn cả khi ta 
thấy vợ ta lần đầu tiên bưđc chân qua ngưỡng cửa nhà ta. 
Macxiut! Ngươi phải biết rằng quân đội ta đã sẵn sàng xuất 
trận và một lần nữa, ta đã quyết tâm phải giằng cho được 
tấm khiên ra khỏi tay ngươi hay là chịu mất cánh tay của ta. 
Ngươi đã đánh bại ta mười hai lần, và từ đấy, đêm nào ta 
cũng nằm mơ thấy đánh nhau với ngươi. Trong giấc mơ, ta 
với ngươi đánh nhau ngã lăn xuống đất, giật mũ nhau, bóp cổ 
nhau và khi tỉnh dậy thấy không có gì thì ta buồn như chết 
nửa người. Hỡi Macxiut tôn quý! Nếu chúng ta không có mối 
thù gì đối với La Mã, mà chỉ có việc ngươi bị trục xuất, thì ta 
cũng sẽ động viên tất cả nhân dân từ mười hai đến bảy mươi 
tuổi và đổ làn sóng chiến tranh vào trong lòng đô thành La 
Mã vong ân bội nghĩa như nước vỡ bờ. Nào! Ngươi hãy vào 
đây nắm lấy những bàn tay hữu ái của các nguyên lão của 
chúng ta, họ đang ở đây để tiễn biệt ta vì ta dã chuẩn bị tấn 
công vào lãnh thổ của bên ngươi, tuy không tấn công thẳng 
vào chính La Mã. 

CÔRIÔLANUT - Quả là thần linh phù hộ ta! 

AUPHIĐIUT - Hỡi con người dũng cảm tuyệt trần! Nếu ngươi muôn 
tự mình rửa hận, thì hãy nhận lấy một nửa quân quyền của 
ta. Ngươi vôn nắm vững tình hình hư thực của nước mình, 
vậy ngươi có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình 
mà quyết định tiến quân: Hoặc trực tiếp đánh thẳng vào cửa 
thành La Mã, hoặc xâm phạm ở ngoài biên cảnh xa xôi để 
cho nó hoảng hồn trước khi tiêu diệt nó. Nhưng trước hết, 
ngươi hãy vào đây để ta giới thiệu với những người sẽ tán 



CÔRIÔLANUT 


917 


thành mọi ý nguyện của ngươi. Ta hoan nghênh ngươi trăm 
ngàn lần. Ta đã bỏ tất cả thù xưa để thành bạn của ngươi 
Nào Macxiut, bạn hãy đưa tay cho ta. Hoan nghênh bạn đã 
đến đây. 

Côriồlanut và Auphiđiut vào. Hai người đầy tớ ra 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Quả thực là một sự thay đổi kỳ lạ! 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Tao có thể giơ tay thề rằng tao suýt đã định lấy 
gậy nện cho ông ta một mẻ, nhưng tao lại nghi nghi hoặc hoặc, 
căn cứ vào quần áo mà xét đoán con người này thì sai. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Cánh tay ông ta mới khỏe làm sao. Chỉ dùng một 
ngón tay cái với một ngón tay nữa mà ông ta đã làm cho tao 
xoay tít như con quay. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Nhìn mặt ông ta, tao cũng thây ông ta có một 
cái gì, thực đấy mày ạ, có một vẻ gì ấy... tao không biết gọi 
như thế nào. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Đúng đấy! Tao cũng thấy ông ta có một vẻ gì lạ... 
Tao biết ngay ông ta có cái gì đó mà tao không nghĩ ra được, 
nếu không phải thế thì cứ treo cổ tao lên. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Tao cũng thế. Tao thề rằng quả ông ta là nhân 
vật kỳ lạ nhất trên thế gian này. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Tao cũng nghĩ thế. Nhưng mày cũng biết có một 
võ tướng còn cừ hơn ông ta. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Ai? Ông chủ của chúng ta à? 

NGƯỜI ĐẨY TỚ I - ỏ! Không ai có thể so sánh với ông chủ được. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Ông chủ cừ gấp sáu lần ông ta. 

NGƯỜI ĐẨY TỚ I - Không đến như vậy đâu. Nhưng tao cho rằng ông 
chủ là một võ tướng cừ hơn. 

NGƯỜI ĐÂY TỚ II - Mày nói đúng, kể ra cũng không thể nói là gấp 
bao nhiêu lần, nhưng về mặt phòng thủ một thành phô' thì 
nguyên soái chúng ta quả là tay cự phách. 

NGƯỜI ĐẨY TỚ I - Cả về mặt tấn công nữa chứ. 

Người đầy tớ III ra 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Bọn nô lệ kia! Tao có một tin này hay lắm! Tin 
hay lắm! 



918 


VVTLLIAM SHAKESPEARE 


HAI NGƯỜI ĐẦY TỚ KIA - Tin gì đấy? Tin gì đấy? Cho chúng tớ biết 
với! 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Trong số nhân dân tất cả các nước thì làm dân 
La Mã là điều tao không thích nhất. Thà làm một tên tù bị án 
tử hình còn hơn. 

HAI NGƯỜI ĐẦY TỚ KIA - Sao thế? Sao thế? 

NGƯỜI ĐẨY TỚ III - Hiện nay trong nhà này có con người đã đánh 
nguyên soái chúng ta nhiều trận rất đau, đó là Caiut Macxiut. 

NGƯỜI ĐẲY TỚ I - Mày nói gì thế, đánh nguyên soái chúng ta à? 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Tao không nói ông ta đánh nguyên soái chúng 
ta: nhưng xưa nay ông ta vẫn là một đối thủ xứng đáng của 
nguyên soái. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Chà! Chúng mình là bạn bè với nhau cả mà! Kể 
ra, ông ta cũng là tay cứng, nguyên soái ta cũng khó mà ăn nổi. 
Tao nghe thấy chính nguyên soái nói thế. 

NGƯỜI ĐẲY TỚ I - Đúng là nguyên soái không phải là địch thủ của 
ông ta, nói thẳng ra là trước thành Côriôli ông ta đã đánh 
nguyên soái tơi bời không còn mảnh giáp. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Nếu ông ta ăn thịt người thì ông ta đã luộc 
nguyên soái chúng ta mà xơi rồi. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Mày còn tin tức gì nữa thì nói đi. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Ông ta được tiếp đón như con thừa tự của thần 
Chiến tranh. Ông ta được mời ngồi ở đầu bàn. Nguyên lão nào 
muốn hỏi ông ta một câu gì cũng phải đứng lên cất mũ, giơ cái 
đầu hói ra. Chính nguyên soái chúng ta cũng coi ông ta như 
nhân tình không bằng, nâng niu, vuốt ve ông ta, trố mắt ngồi 
nghe ông ta nói. Nhưng cái tin quan trọng nhất là nguyên soái 
chúng ta đã bị xẻ làm đôi và chỉ còn là một nửa của nguyên 
soái hôm qua mà thôi. Vì một nửa kia đã thuộc về ông khách 
theo lời yêu cầu và sự tán thành của tất cả cử tọa. Ông ta nói 
ông ta sẽ đến xách tai người canh cổng thành La Mã và sẽ quét 
sạch hết thảy trên đường đi, khiến nơi nào ông ta đi qua, nơi 
ấy sẽ thành bình địa. 

NGƯỜI ĐẲY TỚ II - Và theo tớ thì ông ta có thể làm được như thế lắm. 

NGƯỜI ĐÂY TỚ III - Có thể làm được à? cố nhiên thế nào ông ta 



CÔRIÔLANƯT 


919 


cũng làm được. Mày cứ nhìn xem, tuy ông ta có nhiều kẻ thù, 
nhưng ông ta cũng có nhiều bạn. Những người bạn này không 
dám tự nhận mình là bạn, bởi vì như người ta nói, ông ta đang 
lúc thất thế. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Thất thế! Nghĩa là thế nào? 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Nhưng khi họ thấy mũ trụ của ông ta lại ngẩng 
cao, người ông ta lại nhuốm đỏ máu quần thù thì họ sẽ ở trong 
hang bò ra như thỏ sau khi tạnh mưa và tất cả sẽ cùng ông ta 
hân hoan reo mừng. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Nhưng bao giờ thì xuất quân? 

NGƯỜI ĐẨY TỚ III - Ngày mai, hôm nay, hay giờ đây cũng chưa biết 
chừng. Chiều hôm nay chúng mày sẽ nghe tiếng trống. Có thể 
nói vấn đề này là một món ăn trong bữa tiệc phải giải quyết 
xong trước khi lau mồm đứng dậy. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Chà! Chuyến này thì cả thế giới náo động lên cho 
mà xem. Hòa bình chả được cái tích sự gì chỉ tổ làm cho sắt bị 
gỉ, làm tăng số* thợ may và đẻ ra lắm bọn làm tình ca. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Tao thì tao mong sao có chiến tranh. Chiến tranh 
hơn hẳn hòa bình cũng như ngày so với đêm, nó nhanh nhẹn, 
tỉnh táo, náo nhiệt và đầy những điều mới lạ. Hòa bình chỉ là 
một cơn rực máu, lừ đừ, nhạt nhẽo, im lìm, buồn ngủ và vô tri 
vô giác, đẻ ra lắm con hoang còn đông hơn cả số người bị chiến 
tranh giết chết. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ II - Đúng đấy! Nếu như có thể nói được rằng chiến 
tranh là một kẻ cưỡng dâm thì cũng không thể chối cãi được 
rằng hòa bình tạo nên nhiều kẻ mọc sừng. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ I - Phải đấy, và nó làm cho người ta thù ghét lẫn 
nhau. 

NGƯỜI ĐẦY TỚ III - Nguyên nhân là vì người ta không cần đến 
nhau như trước. Chiến tranh, phải có chiến tranh mới được. 
Tao hy vọng thây người La Mã cũng rẻ mạt như người Vônxơ. 
Các quan khách đã đứng dậy rồi! Các quan khách đã đứng 
dậy rồi! 

TẤT CẢ - Chung ta vào thôi. Chúng ta vào thôi. 

Vào 



920 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH VI a) 

La Mã. Một quảng trường 


Hai hộ dân quan Xixỉniut và Brutut ra 

XIXINIUT - Chúng ta không còn nghe nói đến hắn và cũng chẳng 
cần phải lo sợ về hắn nữa. Hắn bây giờ bất lực và hiện nay thái 
bình, nhân dân đã chấm dứt cảnh náo loạn, trở lại yên hàn. 
Chúng ta đã làm cho bạn hữu của hắn phải hổ thẹn, bởi vì mọi 
việc đều tốt đẹp. Mặc dầu bản thân họ cũng phải chịu đựng đấy, 
nhưng họ vẫn thích thấy những đoàn người bạo động nhốn 
nháo ở ngoài đường hơn là thấy thợ thuyền ca hát trong cửa 
hiệu của họ, sông an cư lạc nghiệp. 

Mênênỉut ra 

BRƯTUT - Chúng ta làm việc đó thật là hợp thời quá. Có phải 
Mênêniut đấy không? 

XIXINIUT - Chính hắn đấy. Ô! Dạo này hắn đã tử tế lắm... (Nói với 
Mênêniut) - Chào ông! 

MÊNÊNIƯT - Chào hai ông! 

XIXINIƯT - Chỉ những người thân với gã Côriôlanut của ông là 
thương tiếc hắn thôi, còn chẳng ai để ý gì đến hắn nữa. Nhà 
nước cộng hòa vẫn đứng vững và sẽ đứng vững mãi, dù cho hắn 
có bực tức thêm cũng vậy thôi. 

MÊNÊNIUT - Mọi việc đều tốt đẹp, nhưng mọi việc có thể sẽ còn tốt 
đẹp hơn nếu ông ta có thái độ ôn hòa một chút. 

XIXINIƯT - Hắn ở đâu, ông có biết không? 

MÊNÊNIƯT - Không, tôi không biết gì hết, cả mẹ và vợ ông ta cũng 
không được tin gì về ông ta cả. 


(1) Cảnh VI không có trong Plutac. 

Trong Plutac không hề nói đến cảnh tượng nhân dân sống sung sướng sau khi đã 
đuổi Cồriôlanut. Khi nghe tin Côriôlanut đem quân về thì nhân dân "đột nhiên 
thay đổi ý kiến một cách kỳ lạ", yêu cầu hủy bỏ lệnh trục xuất y và triệu y về. Trái 
lại, quý tộc nổi giận, cho y là kẻ thù và tuyên bố chống lại kẻ thù. Điều này càng 
làm Côriôlanut tức giận. 

Những ý kiến ấy hoàn toàn trái ngược với vở kịch. 



CÔRIÔLANUT 


921 


Ba hay bốn công dân ra 

CÁC CÔNG DÂN (nói với các hộ dân quan) - cầu cho thần linh phù 
hộ hai vị. 

XIXINIƯT - Chào các bạn láng giềng. 

BRUTƯT - Chào tất cả các bạn. Chào tất cả các bạn! 

CÔNG DÂN I - Chúng tôi và vợ con chúng tôi đều có bổn phận quỳ 
trước thần linh cầu nguyện cho hai vị. 

XIXINIUT - Chúc các bạn sống lâu và phồn vinh. 

BRƯTUT - Chào các bạn láng giềng yêu quý! Chúng tôi chỉ mong 
Côriôlanut cũng yêu các bạn như chúng tôi yêu các bạn. 

CÁC CÔNG DÂN - Cầu thần linh phù hộ các vị! 

HAI HỘ DÂN QUAN - Tạm biệt! Tạm biệt! 

Các cồng dân vào 

XIXINIUT - Quang cảnh hiện nay so với ngày xưa, khi họ chạy ngoài 
đường kêu ỉa náo loạn, thì thực là thái bình, hạnh phúc hơn nhiều. 

BRƯTƯT - Caiut Macxiut là một viên tướng dũng cảm trong chiến 
tranh, nhưng tính tình xấc láo, kiêu ngạo, tham lam và ích kỉ 
quá chừng. 

XIXINIUT - Và chỉ muôn xưng vương xưng bá một mình không cẩn 
đến ai. 

MÊNÊNIUT - Tôi không tin như vậy. 

XIXINIƯT - Nếu để hắn làm chấp chính quan thì chúng ta sẽ đau 
đớn mà thấy rõ là như thế. 

BRƯTUT - Thần linh đã giúp ta tránh khỏi tai họa ấy và La Mã 
không cần có hắn đã được an ninh thái bình. 

Một cảnh lại ra 

CẢNH LẠI - Thưa các vị hộ dân quan tôn quý, một tên nô lệ mà 
chúng tôi vừa bỏ ngục báo tin rằng hai cánh quân Vônxơ rất 
đông đã xâm phạm lãnh thổ La Mã và tiêu diệt tất cả trên 
đường đi bằng những thủ đoạn chiến tranh tàn khốc nhất. 

MÊNÊNIƯT - Đó là Auphiđiut nghe tin Macxiut của chúng ta đã 
bị trục xuất nên lại giơ sừng, múa vuôT gây sự. Khi còn 
Macxiut bảo vệ La Mã thì hắn nằm im trong vẻ ôc, không 
dám ló mặt ra. 



922 


WILLIAM SHAKESPEARE 


XIXINIƯT - Ông hà tất phải nói đến Macxiut. 

BRƯTƯT - Đem cái tên dồn nhảm ấy ra mà đánh... Nhất định không 
thể nào quân Vônxơ lại dám gây sự với chúng ta. 

MÊNÊNIƯT - Không thể nào à? Chúng ta có đủ bằng chứng để thấy 
rằng điều đó rất có thể xẩy ra; trong dời tôi, tôi đã ba lần thấy 
như thế. Nhưng trước khi trừng phạt kẻ kia, ông nên hỏi nó 
xem nguồn tin này là do dâu mà ra cái dã, nếu không e rằng có 
thể ông đi đánh một người dã báo tin tức xác thực cho các ông 
dề phòng điều cần phải lo ngại. 

XIXINIƯT - Ông đừng nói thế với tôi. Tôi biết là chuyện dó không 
thể nào xảy ra. 

BRƯTUT - Nhất định không thể có dược! 

Một người báo tin ra 

NGƯỜI BÁO TIN - Các vị quý tộc đều hối hả đi ra Nguyên lão viện. 
Có một tin gì đưa đến làm họ thất sắc. 

XIXINIƯT - Đúng là tại cái tên nô lệ kia. Nọc nó ra mà đánh trước 
mặt nhân dân!... Chỉ vì nó phao tin mà kích dộng mọi người. 

NGƯỜI BÁO TIN - Nhưng thưa ngài, tin này của tên nô lệ lại được 
những tin khác xác nhận và còn có tin đáng sợ hơn nhiều. 

XIXINIƯT - Thế nào? Đáng sợ hơn à? 

NGƯỜI BÁO TIN - Nhiều người nói bô bô (tôi không biết tin này đúng 
đến chừng mực nào) rằng Macxiut liên minh với Auphiđiut, đang 
lãnh đạo một đạo quân đánh lại La Mã và hắn thề rằng, dể phục 
thù, hắn sẽ giết hết người La Mã không kể già trẻ, lớn bé. 

XIXINIƯT - Khó tin lắm. 

BRUTƯT - Đây là một chuyện bịa dặt để cho những kẻ nhát gan 
mong muốn Macxiut trở về. 

XIXINIUT - Đó quả là quỷ kế của họ. 

MÊNÊNIƯT - Việc này không thể tin được. Ông ta và Auphiđiut là 
hai kẻ thù không thể chung sống, quyết không thể nào hợp tác 
với nhau. 

Một người bảo tin khác ra 

NGƯỜI BÁO TIN - Các vị được mời đến Nguyên lão viện. Một đạo 
quân hùng mạnh do Caiut Macxiut thống lĩnh, hợp tác với 



CÔRIÔLANUT 


923 


Auphiđiut đã hoành hành trên lãnh thổ chúng ta, thế như chẻ 
tre, đi đến đâu đốt sạch, cướp sạch đến đấy. 

Côminiut ra 

CÔMINIUT (nói với hai hộ dần quan) - ồ! các ông đã làm một việc 
hay hớm lắm! 

MÊNÊNIUT - Có tin gì thế? Có tin gì thế? 

CÔMINIƯT - Kết quả là các ông đã làm cho chính con gái các ông bị 
cưỡng hiếp, tất cả chì trên các mái nhà đô thành lại nấu chảy (l) 
và vợ con các ông bị làm nhục trước mặt các ông... 

MÊNÊNIUT - Tin gì thế? Tin gì thế? 

CÔMINIUT - Kết quả là thần miếu của các ông bị đốt cháy cho 
đến tận nền và những đặc quyền mà các ông lo khư khư bảo 
vệ cho kỳ được bây giờ chẳng còn gì, to không bằng một cái 
lỗ khoan. 

MÊNÊNIUT (với Côminiut) - Tôi xin ông, ông có tin gì thì nói cho 
biết. (Nói với các hộ dân quan) - Đấy, việc làm của các ông hay 
hớm như thế đấy! Tôi sợ lắm. (Nói với Côminiut) - Có tin gì 
thế? Nếu Macxiut đã theo bọn Vônxơ... 

CÔMINIUT - Nếu gì nữa, hắn đã là vị thần của chúng. Hắn cầm đầu 
quân Vônxơ như thể hắn là thứ người do một thần linh nào 
khác tạo ra khéo hơn cả Tạo hóa. Theo sau hắn, quân Vônxơ 
tiến lên đánh bọn trẻ ranh của chúng ta một cách tự tin vững 
vàng chẳng khác gì bọn trẻ đuổi theo bắt bưđm trong mùa hạ 
hay bọn hàng thịt giết ruồi. 

MÊNÊNIUT (nói với các hộ dân quan) - Đấy, các ông cùng vđi bọn 
mặc quần yếm đã làm một việc hay hớm như thế đấy! Xưa nay 
các ông chỉ Ưa nghe tiếng nói của dân thợ và hơi thở của bọn ăn 
tỏi thì bây giờ đã biết chưa? 

CÔMINIUT - Hắn sẽ làm cho thành La Mã đổ ụp xuống đầu các ông. 

MÊNÊNIUT - Chẳng khác gì Hecquyn rung cây cho trái chín rụng. 
Đấy, việc các ông làm hay hớm thế đấy! 

BRUTUT (hỏi Côminiut) - Nhưng tin này có thực hay không? 

CÔMINIUT - Không gì nữa! Và trưóc khi các ông biết tin này không 


(1> Thời bấy giờ mái nhà các kiến trúc công cộng đều lợp bằng chì. 



924 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đúng thì mặt các ông đã tái mét rồi! Tất cả mọi nơi đều vui vẻ 
nổi dậy. Ai kháng cự đều bị chê cười cho là dũng cảm một cách 
ngu ngốc và kết quả là đều chết oan vì ương bướng dại dột. Ai 
có thể trách hắn được? Kẻ thù của các ông và kẻ thù của hắn 
đều biết rõ giá trị hắn. 

MÊNÊNIUT - Chúng ta sẽ chết hết nếu con người cao thượng kia 
không thương hại chúng ta. 

CÔMINIƯT - Bây giờ còn ai đến mà cầu xin hắn thương xót nữa? Hộ 
dân quan thì xấu hổ không thể làm được rồi, nhân dân thì hắn 
chẳng hề thương xót, cũng như người chăn cừu chẳng hề thương 
xót chó sói. Còn bạn bè thân nhất của hắn, nếu nói với hắn: 
“Xin ông hãy rộng lượng đối với thành La Mã”, thì cũng sẽ bị 
hắn xem là kẻ thù vì họ cũng làm như những người đáng cho 
hắn căm ghét. 

MÊNÊNIUT - Đúng đấy. ồng ta có giơ mồi lửa đốt nhà tôi, tôi cũng 
sẽ không mặt mũi nào dám nói: “Xin ông hãy ngừng tay!...”. 
Đấy, kết quả việc làm của các ông hay hớm thế đấy! Các ông và 
bọn thợ thủ công của các ông đã làm nên chuyện hay hớm lắm! 

CÔMINIUT - Các Ông đã làm cho La Mã phải chịu một tai họa không 
gì cứu vãn nổi. 

CÁC HỘ DÂN QUAN - Ông không nên nói là chúng tôi đã gây ra. 

MÊNÊNIUT - Thế thì ai? Chúng tôi gây hẳn? Chúng tôi yêu quý ông 
ta, nhưng như một bầy súc vật, hay như một bọn quý tộc hèn 
nhát, chúng tôi đã để cho các ông kéo đoàn kéo 10 hò hét trục 
xuất ông ta ra khỏi đô thành. 

CÔMINIƯT - Nhưng tôi cũng ngại rằng họ lại sẽ hò hét đón ông ta 
về. Tulut Auphiđiut, người quan trọng nhất sau ông ta, vâng 
lệnh ông ta chẳng khác gì một tên bộ hạ. La Mã không có cách 
gì đối phó lại, chỉ có một chiến thuật, một sức mạnh, một cách 
bảo vệ là sự tuyệt vọng. 

Một đoàn công dân ra 

MÊNÊNIƯT - Cả bè lũ đến đây rồi! (Nói với Côminiut) - Auphiđiut 
cũng đi với ông ta à? (Nói với các công dân) - Chính các ngươi 
đã làm ô uế không khí La Mã khi các ngươi tung những cái mũ 
hôi hám, đầy mỡ lên trời và hò hét để trục xuất Côriôlanut. 
Bây giờ ông ta trỏr về đấy. Mỗi sợi tóc trên đầu lính của ông ta 



CỒRIỒLANƯT 


925 


sẽ là một cái roi quất các ngươi, và tất cả những thứ du thủ du 
thực như các ngươi cứ lo tung mũ lên trời thì sẽ bị ông ta tàn 
sát hết để trả miếng các ngươi trục xuất ông ta. Không sao! 
Ông ta có thiêu sống tất cả chúng ta thành than cùng một lúc 
thì cũng là đáng đời chúng ta thôi. 

CÁC CÔNG DÂN - Quả thực là những tin tức khủng khiếp. 

CÔNG DÂN I - Về phần tôi, khi tôi nói: “Đuổi hắn đi!” tôi đã nói rằng 
đó là một điều đáng tiếc. 

CÔNG DÂN II - Tôi cũng thế. 

CÔNG DÂN III - Tôi cũng thế. Nói cho đúng ra, nhiều người trong 
chúng ta cũng đã nói như thế. Điều chúng ta làm là bất đắc dĩ. 
Mặc dầu chúng ta đồng ý trục xuất hắn nhưng đó không phải là 
ý muôn của chúng ta. 

CÔMINIUT - Nghe các ngươi nói thi tưởng đâu các ngươi tử tế lắm! 

MÊNÊNIƯT - Đấy, việc các ngươi hò hét hay hớm thế đấy! (Nói với 
Côminiut) - Chúng ta có đến nhà Nghị hội không? 

CÔMINIUT - Có chứ, có chứ! Còn biết làm gì khác nữa? 

Côminiut và Mênếĩiiut di vào 

XIXINIƯT (nói với các công dân) - Các bạn ai về nhà nấy, không nên 
hoảng hốt. Phe phái họ tuy ngoài mặt ra vẻ sợ sệt nhưng trong 
lòng thì vui mừng mong cho đó là sự thật. Các bạn cứ về nhà và 
đừng tỏ vẻ sợ hãi gì hết. 

CÔNG DÂN I - Cầu thần linh phù hộ chúng ta. Thôi các bạn, chúng 
ta hãy về nhà. Tôi vẫn bảo rằng đuổi hắn đi là sai mà. 

CÔNG DÂN II - Mọi người chúng ta đều nói thế. Nhưng thôi, chúng ta 
hãy về nhà. 

Các công dân vào 

BRUTƯT - Tôi không thích tin này. 

XIXINIƯT - Tôi cũng thế. 

BRUTUT - Chúng ta hãy đến nhà Nghị hội... Chịu mất nửa gia tài để 
được thấy tin này là sai, tôi cũng vui lòng. 

XIXINIUT - Thôi, chúng ta đi đi. 



926 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH VII (1) 
Doanh trại gần La Mã 


Auphiđiut và người phó tướng ra 

AƯPHIĐIƯT - Chúng vẫn cứ kéo nhau hùa theo tên La Mã sao? 

PHÓ TƯỚNG - Tôi không hiểu hắn có cái ma lực gì mà quân sĩ của 
ngài cứ nhắc đến tên hắn suốt ngày, tuồng như tên hắn là câu 
kinh trước bữa ăn, câu chuyện trong bữa ăn và lời tạ ơn sau bữa 
ăn và thưa ngài, trong trận này thậm chí đến cả những người 
của ngài cũng làm cho uy tín của ngài bị lu mờ thêm. 

AUPHIĐIƯT - Hiện nay ta chưa thể ngăn cản được điều đó, trừ phi 
dùng những biện pháp có thể làm hỏng cả kế hoạch của chúng 
ta. Ngay đối với bản thân ta, hắn cũng tỏ ra kiêu căng quá 
đáng, khi lần đầu tiên ta ôm hôn hắn, ta cũng không ngờ đến 
như vậy. Nhưng đó là bản tính hắn không thể nào thay đổi 
được và ta phải tha thứ cho cái gi không thể sửa chữa nổi. 

PHÓ TƯỚNG - Nhưng, thưa nguyên soái, tôi nghĩ rằng nguyên soái 
không nên chia quyền lực chủ soái với hắn. Một là nguyên soái 
nắm tất cả quyền chỉ huy, hai là nguyên soái giao tất cả quyền 
hành cho một mình hắn thì hơn. 

AƯPHIĐIUT - Ta hiểu ý ngươi lắm. Ngươi cứ yên tâm, đến ngày xong 
công việc, hắn sẽ không ngờ ta có cách trị hắn. Mặc dù trong ý 
nghĩ và cái vẻ bên ngoài của hắn khiến những con mắt tầm 
thường tưởng rằng hành động của hắn hoàn toàn trung thành, dù 
cho hắn tỏ ra tận tâm với lợi ích của nhà nước Vônxơ; dù hắn 
chiến đấu như con giao long và cứ tuốt kiếm ra là chiến thắng, 
nhưng hắn vẫn còn một việc chưa làm thì việc ấy sẽ làm hắn gẫy 
cổ hoặc có thể làm ta mất đầu khi tới lúc ta thanh toán với hắn. 

PHÓ TƯỚNG - Thưa nguyên soái, nguyên soái có cho rằng hắn lấy 
được La Mã không? 

AUPHIĐIƯT - Hắn chưa bắt đầu bao vây thì tất cả các thành trì đã 
đầu hàng hắn. Giới thượng lưu La Mã đứng về phe hắn, các 


{1) Cảnh này không có trong Plutac. 



CÔRIÔLANUT 


927 


nguyên lão và các quý tộc cũng yêu hắn; còn các hộ dân quan 
thì không phải là quân nhân, và nhân dân sẽ hăng hái gọi hắn 
về cũng như đã hăng hái trục xuất hắn. Ta tin rằng đối với La 
Mã, hắn sẽ chẳng khác gì con chim bói cá đối với con cá, nó sẽ 
bắt cá do sức mạnh toát ra từ bản chất của nó (1) . Trước kia hắn 
đã từng phục vụ La Mã một cách dũng cảm, nhưng hắn đã 
không giữ nổi những vinh dự của hắn: hoặc đó là vì tính kiêu 
căng, cái tính kiêu căng vốn vẫn đầu độc kẻ sung sướng có 
những thành công liên tiếp; hoặc đó là vì hắn không biết suy 
tính để lợi dụng thời cơ mà hắn làm chủ; hoặc đó là vì bản tính 
hắn không thể thay đổi, không thích nghi nổi khi chuyển từ 
thời chiến sang thời bình, trong thời bình hắn vẫn khắc nghiệt 
và giữ lề thói như khi chỉ huy thời chiến. Những tật xấu ấy và 
ta phải công bình đối với hắn, những tật xấu nào hắn cũng có 
một ít, nhưng chỉ cần một tật xấu này thôi cũng đủ khiến nhân 
dân sợ hắn và do đó, căm ghét đến nỗi trục xuất hắn. Hắn có 
công lao nhưng tính huênh hoang đã bóp chết công lao của hắn. 
Tài đức của chúng ta là tùy theo sự đánh giá của thời thế và 
con người có quyền uy, dù cho tự hào tự đắc về mình đến đâu đi 
nữa, cũng sẽ đào mồ chôn mình một cách chắc chắn ở ngay cái 
ghế mình đang ngồi để khoe khoang công trạng. Ngọn lửa này 
vào thì ngọn lửa kia phải tắt, đinh này đóng vào thì đinh kia 
bật ra, quyền lực thì lại bị quyền lực đánh đổ, uy vũ thì lại bị uy 
vũ khuất phục. Chúng ta hãy đi thôi. Hỡi Caiut, khi thành La 
Mã về tay nhà ngươi, thì nhà ngươi cũng đến ngày tận số vì 
liền ngay đó, ngươi sẽ nằm trong tay ta. 

Hai người vào 


(1) Trong dân gian Anh, người ta tin con chim bói cá có sức thôi miên đối với cá 
làm cá ngửa bụng lên cho nó đễ bắt. 



HỒI NẢM 


CẢNH I (1) 

La Mã. Quảng trường 


Mènểniut, Côminiut, Xixiniut, Brutut 
và những người khác ra 

MẺNÊNÍUT - Không, tôi không đi đâu. Các ông đã nghe hắn nói gì rồi 
chứ? Vị nguyên soái xưa kia của hắn, yêu quý hắn hết sức mà 
hắn còn nói như thế đấy. Xưa kia hắn gọi tôi là cha thực, nhưng 
điều đó có ăn thua quái gì! Các ông đã trục xuất hắn thì các ông 
hãy đến quỳ xuống cách trướng hắn một dặm mà lê gối đến chỗ 
hắn để cầu xin hắn rủ lòng thương hại. Đến ông Côminiut nói 
mà hắn còn chẳng thèm nghe thì tôi cũng xin ở nhà thôi. 

CÔMỈNIƯT - Hắn làm ra vẻ không biết tôi. 

MÊNÊNIUT (nói với các hộ dân quan) - Các ông nghe thấy chưa? 

CÔMINIUT - Tuy vậy cũng có một lần hắn gọi tên tôi. Tôi đã nhắc 
nhiều đến tình nghĩa bạn bè, đến những giọt máu đã cùng đổ, 
tôi đã gọi hắn là Côriôlanut nhưng hắn cũng không trả lời, gọi 
hắn là gì hắn cũng như điếc. Hình như hắn chỉ còn là một thứ 
hư vô, không có tên gọi cho đến khi hắn tự tạo ra một cái tên 
mới trong đám lửa thiêu hủy đô thành La Mã. 

MÊNÈNIUT - Các ông thấy đấy chứ? ồ! Cái cặp hộ dân quan như các 
ông đă làm một việc hay hớm làm sao. Các ông đã đưa La Mã đến 
chỗ tàn phá, làm cho than sẽ rẻ như bùn! Rõ thật công với lao! 


(1) Theo Plutac, quý tộc phái những người đại diện đến nói với Côriôlanut rằng: 
"Công dân của y mời y về và trả lại của cải". Sau khi họ bị từ chối, quý tộc quyết 
định: "Không ai ra khỏi thành, bây giờ phải bảo vệ thành và đánh lui quân địch". 
Những Cảnh I, II đều không có trong Plutac. 




CÔRIÔLANUT 


929 


CỒMINIUT - Tôi đã nói với hắn rằng rủ lòng tha thứ khi người ta 
không ngờ sẽ được tha thứ thì đó mới thực là hành động vương 
giả. Hắn đáp lại rằng một quốc gia mà đi lạy lục van xin con 
người nó đã trừng phạt thì đó là một điều hèn hạ. 

MÊNÊNIUT - Đúng lắm! Cố nhiên là hắn phải nói như thế! 

CÔMINIUT - Tôi dã tìm cách gợi lòng thương của hắn đối với những 
người bạn thân. Hắn đáp lại răng hắn không công hơi đâu mà 
dừng lại nhặt họ ra khỏi đống rác rưởi hôi thối và bẩn thỉu. Hắn 
bảo họa có là điên mới không đốt đống rác đó đỉ, để mũi khỏi ngửi 
mùi hôi thối xông lên, chỉ vì trong đó có một hai hạt thóc quèn. 

MÊNÊNIUT - Một hai hạt thóc quèn ư? Ta là một trong những hạt 
thóc này! Mẹ hắn, vợ hắn, con hắn và cả trang hảo hán này 
nữa, chúng ta là những hạt thóc; còn các ông là thứ rác rưởi 
bẩn thỉu mùi hôi thối bốc lên quá mặt trăng. Thế mà chỉ vì các 
ông, chúng ta cũng bị chết thiêu. 

XIXINIUT - Xin ông hãy bình tâm! Nếu ông không chịu giúp đỡ chúng 
tồi trong tình trạng vô cùng cấp bách này thì xin cũng đừng mỉa 
mai tình cảnh bất hạnh của chúng ta làm gì. Nhưng nếu như ông 
muốn cứu nguy cho tổ quốc, thì miệng lưỡi khôn khéo của ông sẽ 
còn có tác dụng ngăn chặn người đồng bang của chúng ta hơn là 
một quân đội mà chúng tôi tập hợp vội vàng. 

MÊNÊNIƯT - Không, tôi không dây vào việc này đâu. 

XIXINIUT - Tôi xin ông, ông hãy đến gặp hắn đi. 

MÊNÊNIƯT - Tôi sẽ phải làm gì? 

BRUTUT - Ông hãy thử làm những gì mà tình bạn của ông đối với 
Macxiut có thể giup ích cho La Mã. 

MÊNÊNIUT - Cũng được! Nhưng nếu Macxiut cũng đuổi tôi về như đã 
đuổi Côminiut và không chịu nghe tôi thì sao? Kết quả là sẽ chỉ 
làm một người bạn thất vọng phải đau xót vì bị đối xử tệ bạc. 
Ví thử như thế thì sao? 

XIXINIUT - Nhưng dẫu sao La Mã cũng sẽ biết ơn ông vì ông đã có thiện ý. 

MÊNÊNIUT - Tôi cũng thử cố gắng xem. Tôi hy vọng hắn sẽ nghe 
tôi. Nhưng cứ nghĩ đến việc hắn cắn môi càu nhàu với ông 
Côminiut cao quý thì tôi cũng đâm nản. Có lẽ ông Côminiut đến 
không gặp lúc: bấy giờ hắn chưa ăn, khi mạch máu chưa đầy, 
thì máu người ta lạnh, người ta buồn bực suốt buổi sáng và 


59- SECHXPIA 



930 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


không sẵn lòng tha thứ hay cho ai cái gì. Nhưng khi nào chúng 
ta đã nhét đồ ăn đầy bụng, khi các mạch máu nuôi dưỡng cơ thể 
đều đầy rượu với thức ăn thì tâm hồn dễ dãi hơn nhiều so với 
lúc phải trai giới như thầy tu. Vì vậy tôi sẽ chờ khi nào hắn đã 
ăn uống no nê rồi, tôi mới đến tấn công hắn. 

BRUTUT - Ông rất thạo cách làm cho hắn rủ lòng nhân đức và nhất 
định ông không thất bại. 

MÊNÊNIUT - Tôi hứa với ông là tòi sẽ tìm cách thuyết phục hắn. Dù thế 
nào đi nữa, tôi cũng cố làm xem. Chỉ trong chốc lát là sẽ có kết quả. 

Vào 

CÔMINIUT - Không bao giờ hắn chịu nghe ông ta đâu! 

XIXINIƯT - Không à? 

CÔMINIƯT - Tôi nói cho các ông biết, hắn ngồi trên ngai như một vị 
hoàng đế, mắt hắn đỏ ngầu như muốn đốt cháy thành La Mã. 
Lòng trắc ẩn của hắn đã hoàn toàn bị sự cám giận cầm tù. Tôi 
quỳ trước mặt hắn. Hắn chỉ lẩm bẩm rất khẽ: “Đứng dậy”. Và hắn 
giơ tay như thế này để đuổi tôi đi, miệng không nói nửa lời, Hắn 
viết ra giấy báo cho tôi biết diều gì hắn ưng thuận, điều gì hắn từ 
chối và hắn đã thề dứt khoát không thay đổi điều kiện nào. Vì 
vậy, chúng ta không còn mảy may hy vọng, trừ phi trông mong 
vào người mẹ cao quý và người vợ của hắn. Tôi nghe nói hai người 
có ý định xin hắn rủ lòng thương đến tổ quốc. Thôi, chúng ta hãy 
đến tìm và khẩn khoản yếu cầu các bà ấy di nhanh cho. 

Vào 


CẢNH II 

Một điếm canh ở tiền tiêu của doanh trại 
quân Vônxơ trước thành La Mã 


Vệ binh đang đứng canh. Mênèniut ra 
VỆ BINH I - Đứng lại! ông ồ đâu đến? 

VỆ BINH II - Đứng lại và lui bước ngay. 



CÔRIÔLANUT 


931 


MÊNÊNIƯT - Các ông canh phòng cẩn mật như thế là tốt lắm. 
Nhưng các ông hãy cho phép tôi vào vì tôi là một quan chức của 
quốc gia, đến để nói chuyện với tướng quân Côriôlanut. 

VỆ BINH I - Ông ở đâu đến? 

MÊNÊNIUT - Ở La Mã! 

VỆ BINH I - Không được phép vào đâu, phải trở về thôi, chủ tướng 
chúng ta không muốn nghe nói gì về La Mã nữa! 

VỆ BINH II - Ông sẽ thấy La Mã của ông biến thành bể lửa trước khi 
được nói chuyện với tướng quân Côriôlanut. 

MÊNÊNIƯT - Các bạn quý hóa! Nếu các bạn đã được nghe chủ tướng 
các bạn nói đến La Mã và bạn bè của ngài ở đó thì trăm phần 
không sai một, thế nào các bạn cũng đã nghe ngài nhắc đến tên 
tôi: tôi tên là Mênêniut. 

VỆ BINH I - Tên nào thì cũng phải trở lui ngay! Tên ông không có 
phép gì khiến ông đi qua đây được. 

MÊNÊNIUT - Tôi nói cho các bạn biết, chủ tướng của các bạn là bạn 
chí thân của tôi. Tôi là quyển sách ghi những công trạng của 
ngài trong đó người ta thấy danh tiếng của ngài thực là vô 
song, được tô vẽ thêm lên một cách rất khéo léo. Đó là vì tôi 
bao giờ cũng hết sức đề cao bạn hữu (mà ngài lại là người đứng 
đầu trong số bạn hữu của tôi) trong phạm vi không tổn hại đến 
sự thật. Kể ra thì đôi khi tôi khen ngợi cũng có phần quá đáng 
như lăn hòn bi trên miếng đất trơn vượt quá mục tiêu, ông bạn 
ơi, ông phải để tôi vào. 

VỆ BINH I - Tôi nói thực cho mà biết, dù ông có dối trá, bịa đặt để 
ca ngợi ngài như ông đã nói dể tự khoe mình thì ông cũng 
không đi qua được đâu. Không được, dù dối trá bịa đặt có là một 
việc tốt như sống một cuộc đời chay tịnh! ông hãy đi về thôi. 

MÊNÊNIUT - Ông bạn ơi! Xin ông nhớ cho rằng tên tôi là Mênêniut 
và xưa nay tôi vẫn kiên quyết đứng về phía chủ tướng của ông. 

VỆ BINH II - Dù ông có là tay nói khoác cho ngài như ông vừa nói 
đấy thì tôi vẫn là người thừa lệnh ngài mà nói thực với ông, 
ông không thể đi qua được, ông hãy đi về thôi. 

MÊNÊNIUT - Ông làm ơn cho tôi biết ngài đã ăn chưa? Tôi chỉ muốn 
thưa chuyện với ngài sau bữa ăn thôi. 

VỆ BINH I - Ông là người La Mã phải không? 



932 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MÊNÊNIUT - Tôi là người La Mã cũng như chủ tướng các ông. 

VỆ BINH I - Nếu vậy thì ông phải căm thù La Mã như ngài mới 
phải. Ông dã tống ra khỏi cửa thành chính con người bảo vệ La 
Mã. Trong khi quần chúng ngu ngốc nổi giận thì ông đã vứt 
khiên của mình cho quân địch. Bây giờ làm sao ông lại có thể 
mơ tưởng lấy những lời rền rĩ than vãn rẻ tiền của bọn bà già, 
lấy lối lạy lục của bọn thiếu nữ, hay cái lối ăn nói lải nhải của 
một lão già lụ khụ như ông để ngăn cản chủ tướng chúng ta trả 
thù? Ong có thể nào tưởng tượng rằng với một hơi thở nhỏ yếu 
như thế, ông sẽ thổi tắt được ngọn lửa sắp thiêu đốt cả dô 
thành các ông dược không? Không! Ông lầm to rồi! Trở về La 
Mã di thôi và chuẩn bị giơ cổ ra mà chịu tội. Các người dều đã 
bị kết án rồi. Chủ tướng chúng ta đã thề không có khoan thứ 
hay nể nang các người đâu. 

MÊNÊNIUT - Rõ vớ vẩn. Nếu chủ tướng anh biết tôi ở đây thì ngài 
sẽ rất trọng dãi tôi. 

VỆ BINH II - Thôi đi! Chủ tướng ta không biết ngươi là ai cả. 

MÊNÊNIƯT - Đây tôi muốn nói nguyên soái của ông. 

VỆ BINH I - Nguyên soái của ta không hơi dâu để ý đến nhà ngươi. 
Bước ngay! Xéo ngay, nếu không tao làm cho mày đổ ngay một bát 
máu bây gic/ 1 *! Bước ngay! Mày chỉ còn có chước ấy mà thôi! Bước! 

MÊNÊNIƯT - Nhưng mà anh bạn ơi, anh bạn... 

Côriôlanut và Ảuphiđiut ra 

CÔRIỒLANƯT - Việc gì thế? 

MÊNÊNIƯT (nói với vệ binh ỉ) - Này anh bạn, bây giờ ta nói thẳng 
cho nhà ngươi biết, ngươi sẽ thấy ngài có biệt nhãn đối với ta 
như thế nào. Ngươi sẽ thấy rằng một tên lính canh Mít, Xoài 1 (2) 
không thể nào cản trở không cho ta gặp dược dứa con 
Côriôlanut của ta đâu. Ngươi hãy nhìn ngài dón tiếp ta như thế 
nào. Nếu như số ngươi không đến nỗi bị chết treo hay chịu một 
cái chết kéo dài hơn, đau dớn hơn, ngươi hãy mở mắt ra mà 
nhìn rồi hãy ngất đi khi nghĩ đến số phận tương lai của ngươi. 
(Nói với Côriôlanut) - cầu thần linh vinh quang hàng ngày, 


(1) Nguyên văn: Một nửa "pỉnt" máu. Pỉnt là một đơn vị đo lường Anh bằng 93 
centilit. Cố nhiên đơn vị này không dùng ở La Mã. 

(2) A Jack guardant: Jack là một cái tên phổ biến ở Anh. 



CÔRIÔLANƯT 


933 


hàng giờ theo dõi che chở cho con được luôn luôn vinh hiển và 
luôn luôn yêu quý con chẳng kém gì người cha già của con là 
Mênêniut. Ối! Con ơi! con ơi! Con đang chuẩn bị lấy lửa đốt 
chúng ta: đây con xem! đây là nước để dập tắt ngọn lửa ấy. 
(khóc) Ta cũng ngần ngại mãi mới đến đây, nhưng vì thấy rõ 
không có ai ngoài ta ra có thể làm con thương cảm, cho nên 
những tiếng thở dài đã thổi ta ra ngoài cửa thành và ta đến 
đây khẩn khoản xin con hãy tha thứ cho La Mã, tha thứ cho 
các đồng bào của con đang cầu khẩn van lơn. cầu thần linh quý 
hóa khiến con nguôi cơn thịnh nộ và trút tất cả cặn bã của sự 
giận dữ lên đầu tên đầy tớ này đã đứng như một hòn đá trơ trơ 
cản đường không cho ta đến gặp con. (chỉ vệ binh I) 

CÔRIÔLANUT - Cút! 

MÊNÊNIUT - Sao!? Cút ư? 

CÔRIÔLANUT - Đến vơ, mẹ hay con, ta cũng không biết. Việc làm của 
ta là phục vụ cho kẻ khác. Chỉ có lòng căm thù là thuộc về ta 
mà thôi, còn sự khoan thứ của ta thì nằm trong tim của người 
Vônxơ. Hãy để cho tình xưa nghĩa cũ của chúng ta bị đầu độc bởi 
quên lãng, bội bạc, còn hơn là dùng thương xót đê gợi đến nó. 
Cho nên ngươi hãy đi đi! Trưđc những lời kêu xin của ngươi, tai 
ta còn vững vàng hơn cả cửa thành La Mã trước sự tấn công của 
ta... Nhưng vì trước kia ta đã yêu quý ngươi, cho nên ngươi hãy 
cầm lấy cái này: ta đã viết bức thư này định gửi cho ngươi. (Đưa 
một bức thư) - Mênêniut, ta không muốn nghe ngươi nói một lời 
nào nữa!... Tướng quân Auphiđiut! Người này xưa kia là bạn chí 
thân của tôi ở La Mã, vậy mà, tướng quân thấy đấy... 

AUPHIĐIUT - Ông thật giữ vững lòng sắt đá. 

Côriôlanut và Auphiđiut vào 

VỆ BINH I - Thưa ngài! Vậy ra tên ngài là Mênêniut? 

VỆ BINH II - Tên ấy thực là một cái bùa có pháp lực mạnh quá, ngài 
nhỉ?... Ngài có biết đường về nhà không đấy?... 

VỆ BINH I - Thưa cụ lớn, cụ lớn có thấy chúng con bị mắng vì đã 
không cho cụ lớn vào hay không? 

VỆ BINH II - Ông thấy có lý do gì mà tôi phải ngất đi nào? 

MÊNÊNIUT - Đến cả thế giới, đến cả chủ tướng các ngươi ta còn chẳng 
thèm đếm xỉa đến nữa là cái thứ các ngươi thì ta cũng chẳng 
buồn nghĩ xem các ngươi có tồn tại hay không, bởi vì các ngươi 



934 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


nhỏ bé quá. Kẻ nào muốn tự tử, kẻ ấy không sợ ai giết mình. Chủ 
tướng các ngươi cứ tha hồ tác yêu tác quái, cầu cho các ngươi cứ 
làm lính gác như thế này mãi và càng sống lâu càng khổ cực! Ta 
nói lại với các người điều các người đã nói với ta: Cút! 

Vào 

VỆ BINH I - Tôi dám chắc hắn là một tay hảo hán. 

VỆ BINH II - Chủ tướng chúng ta thực là tay hảo hán. Quả là một 
tảng đá, một cây sồi gặp phong ba bão táp vẫn trơ trơ không 
lay chuyển. 

Vào 


CẢNH IU 11 ’ 


Dinh trướng của Côriôlanut 


Côriôỉanut và Auphiđiut ra 

CÔRIÔLANƯT - Ngày mai chúng ta sẽ tới hạ trại trước thành La Mã. 
Tướng quân là người cùng cộng tác với tôi trong cuộc hành binh 
này, tướng quân hãy báo cáo với các vị cầm đầu nhà nước Vônxơ 
rằng tôi đã chấp hành nhiệm vụ này trung thành như thế nào. 

AƯPHIĐIUT - Ông chỉ biết đến quyền lợi của họ, ông đã bịt tai 
không nghe lời cầu xin của La Mã, không hề chấp nhận một lời 
thì thào riêng tây ngay cả với những người bạn thân, những 
người tưởng rằng có thể tin chắc được ở ông. 

CÔRIÔLANUT - Ông già kia, người đến cuối cùng mà tôi tan nát cả 
cõi lòng vừa đuổi về La Má, đã từng yêu tôi hơn cha yêu con; 


(1) Cảnh này có trong Plutac. ở đây có một điều căn bản làm Shakespeare khác 
Plutac. Trong Plutac, Côriôlanut nghe lời mẹ không đánh La Mã là vì có hiếu. 
Trong Shakespeare thì khác. Vồlumnya biến thành nhân vật chính, mọi hành 
động của Côriôlanut đều do Vôlumnya quyết định. Shakespeare trình bày điều đó 
thành một quá trình do giáo dục gia đình mà ra. Nhờ vậy, một mặt cắt nghĩa việc 
Côriỏlanut rời khỏi La Mã một cách hợp lý khiến nó thành gần như tất yếu, một 
mặt - cái này là chủ yếu - phủ định Côriôlanut một trách triệt để. 



CÔRIÔLANUT 


935 


thực đấy, ông ta coi tôi như thần thánh. Hy vọng cuối cùng của 
họ là phái ông ta đến tìm tôi. Vì nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ, 
mặc dù đối xử với ông ta lạnh nhạt, một lần nữa, tôi lại đưa ra 
những điều kiện đầu tiên mà họ đã cự tuyệt và bây giờ họ 
không thể nào chấp nhận được. Đó là đặc ân duy nhất tôi có 
thể dành cho con người mà họ hy vọng có thể làm được nhiều 
hơn. Kể ra nhượng bộ như thế thì thật là quá ít!... Bây giờ nếu 
có sứ giả nào mới, có ai cầu khẩn gì nữa thì bất kỳ đó là của 
Nhà nước hay của bạn bè, tôi cũng sẽ không thèm để lọt vào 
tai. (Có tiếng ồn ào bên ngoài) Kìa! có tiếng hò hét gì thế? Lẽ 
nào vừa thề xong ta lại nuốt lời? Không, không đời nào. 

Viêcgilya và Vôlumnya, Valêrya, cậu bé Macxiut 
và những người hầu cận ra 

Vợ ta đi đầu. Rồi đến cái khuôn mẫu tôn quý đã đúc nặn ra 
thân hình này là mẹ ta, tay dắt đứa cháu đích tôn của dòng 
máu người. Nhưng mà, hỡi thân tình, ngươi hãy lùi bước ngay! 
Hãy cắt đứt mọi mối dây ràng buộc, mọi thiên tính và luân 
thường! Đạo đức duy nhất phải là sự kiên quyết. 

Nhìn những người đàn bà đang cúi mình 

Cúi chào như thế có ích gì? Những cái nhìn dịu hiền như 
chim bồ câu có thể khiến cho thần linh cũng bội ước kia có ích 
gì?... Lòng ta tan nát rồi, ta cũng chỉ do cùng một thứ đất sét 
nặn ra, không cứng rắn gì hơn những người khác... Mẹ ta cúi 
đầu. Tuồng như núi Ôlempơ phải cúi lạy van xin một mô đất. 
Và đứa con trai bé nhỏ của ta lại có cái vẻ van lơn khiến thiên 
tính con người phải kêu lên "Đừng từ chối...". Không. Ta thà để 
cho quân Vônxơ kéo cày trên đô thành La Mã và kéo bừa trên 
đất Ý Đại Lợi, chứ nhất định ta không chịu là hạng người khờ 
dại vâng theo bản năng: ta sẽ giữ vững quyết tâm như một kẻ 
tự sinh ra mình, không hề có thân thích gì hết. 

VIÊCGILYA - Tướng quân và lang quân của thiếp! 

CÔRIÔLANƯT - Mắt ta ngày nay không còn là mắt ta ngày xưa ở La 
Mã nữa. 

VIÊCGILYA - Đau buồn đã biến đổi chúng tôi nhiều quá nên chàng 
tưởng như thế thôi. 

CÔRIÔLANUT - Ta bây giờ quên mất vai trò của ta rồi, chẳng khác gì 
một anh chàng diễn viên tồi! Ta ngồi sững thế này thực là nhục 



936 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nhã. (Nói với Viêcgilya) - Hỡi cái phần quý báu nhất trong 
xương thịt ta, nàng hãy tha thứ cho sự tàn nhẫn của ta, nhưng 
nàng chớ vì vậy mà bảo ta hãy tha thứ cho người La Mã! Oi! 
một cái hôn dài như cuộc đời ta sống lưu vong, êm dịu như chí 
phục thù! (Hôn Viêcgilya) Có trời xanh chứng giám cho ta, hỡi 
người ta yêu dấu, đây vẫn là nguyên vẹn cái hôn nàng trao cho 
ta khi ta ra đi, và từ đấy đôi môi ta vẫn hằng trinh bạch, trung 
thành! Trời ơi! Ta đã nói lung tung trong khi người mẹ cao quý 
nhất trên đời này vẫn chưa được ta chào hỏi... Đầu gối ta hỡi! 
ngươi hãy quỳ xuống (quỳ xuống) và hãy biểu lộ một sự tôn 
kính sâu sắc hơn sự quỳ lạy của những đứa con tầm thường! 

VÔLƯMNYA - Hãy đứng lên, con yêu quý! Để mẹ quỳ trước mặt con 
trên lớp đá sỏi cứng rắn này và bằng cách tôn kính ngược đời 
như thế, đảo lộn cả trật tự cương thường giữa mẹ và con! 

CÔRĨÔLANƯT - Thế này là thế nào? Mẹ quỳ trước mặt con ư? Mẹ quỳ 
trước mặt đứa con trai mà mẹ dạy bảo ư? Nếu thế thì sỏi, đá ở 
trên bờ biển đói khát hãy bay lên bắn vào tinh tú trên trời! Rồi 
những ngọn gió nổi loạn hãy thổi tung những cây bá hương 
ngạo nghễ bay lên đập vào mặt trời đỏ rực! Mẹ đã làm cho điều 
không thể có xảy ra (1) , mẹ đã làm cho những việc không thể 
thực hiện thành việc bình thường. 

VỒLUMNYA - Con là người chiến sĩ của mẹ, do mẹ góp phần tạo nên. 
(Chỉ Valêrya) - Con có biết tiểu thư này không? 

CÔRIÔLANUT - Có. Đây là người em gái cao quý của Publicôla (2) , 
Hằng Nga của thành La Mã, trinh bạch như băng nhũ từ những 
bông tuyết trong sạch nhất kết tinh lại trong giá lạnh trên đền 
thờ nữ thần Đian (3) . ( Nói với Valêrya) - Chào tiểu thư Valêrya 
thân mến! 

VÔLƯMNYA (chỉ đứa con trai của Côriôlanut) - Đây là hình ảnh tội 
nghiệp của con thu nhỏ lại và trong tương lai có thể thành một 
Côriôlanut thứ hai. 

CÔRIỒLANƯT (nhìn con) - Xin Chiến thần được thần Jupite cao cả 
đồng ý làm cho con thấm nhuần những tư tưởng cao thượng, để 


(1) Nguyên văn: đã giết chết cái không thể có. 

(2) Valêriut Publicôla: một trong những người đã sáng lập ra nền cộng hòa La Mã, 
đã đánh bại Taccanh và đem đoàn quân chiến thắng vào La Mã. 

<3) Nữ thần Đian là con Jupite. 




CÔRIÔLANUT 


937 


con không bị sỉ nhục làm thương tổn, đứng hiên ngang trong 
chiến trận như một ngọn hải đăng vĩ đại đương đầu với mọi 
phong ba bão táp và cứu sống những người nhìn thấy nó. 

VÔLƯMNYA (nói với cậu bé Macxỉut) - Quỳ xuống cháu! 

CÔRIÔLANUT - Đúng là đứa con trai dũng cảm của ta! 

VÔLƯMNYA - Con con, vợ con, tiểu thư này, và mẹ đây đều đến để 
khẩn cầu con. 

CÔRIỔLANUT - Xin đừng nói nữa. Hay là nếu như muốn yêu cầu gì, 
thì trước tiên hãy nhớ lấy điều này. Những điều ta đã thề thực 
hiện, thì dù có van xin ta cũng không từ bỏ. Đừng có đòi ta rút 
quân về hay lại đầu hàng lần nữa trước bọn thợ thuyền của 
thành La Mã. Đừng bảo ta táng tận lương tâm. Đừng hòng làm 
dịu lửa giận và chí phục thù của ta bằng những lý lẽ lạnh lùng. 

VÔLƯMNYA - Ôi! đừng nói nữa, đừng nói nữa! Tướng quân vừa tuyên 
bố không muốn cho chúng tôi gì hết, bởi vì chúng tôi đến đây 
không để xin gì khác ngoài những điều tướng quân đã từ chối. 
Tuy vậy, chúng tôi cũng cứ van xin và nếu như tướng quân bác 
bỏ, thì lỗi sẽ là do ở chỗ tướng quân nhẫn tâm. Vậy tướng quân 
hãy nghe chúng tôi nói. 

CÔRIÔLANƯT - Tướng quân Auphiđiut và các bạn Vônxơ hãy làm 
chứng cho ta, vì ta không muốn nghe một lời nào của La Mã 
một cách vụng trộm... Yêu cầu gì thì nói đi (Ngồi xuống). 

VÔLƯMNYA - Dù chúng tôi chỉ lặng thinh không nói nửa lời, thì quần 
áo và dung mạo của chúng tôi cũng đủ khiến tướng quân thấy từ 
ngày tướng quân bị trục xuất, chúng tôi sống như thế nào. Tướng 
quân hãy nghĩ xem, chúng tôi đến đây thực là bất hạnh hơn mọi 
người đàn bà khác trên đời. Đáng lý gặp tướng quân mắt chúng 
tôi phải nhỏ lệ vì sung sướng, tim phải nhảy múa vì hân hoan, 
ấy thế mà chúng tôi lại phải khóc than và run rẩy vì sợ hãi và 
đau khổ. Bởi vì cuộc gặp gỡ này khiến mẹ nhìn thấy con, vợ 
nhìn thấy chồng, con nhìn thấy cha đang moi gan xé ruột tổ 
quốc. Đốỉ với nhừng con người tội nghiệp chúng tôi, thì sự căm 
thù của tướng quân lại là khốc liệt nhất: tướng quân đã cản trở 
không cho chúng tôi cầu nguyện thần linh, nguồn an ủi cho tất 
cả mọi người trừ chúng tôi. Bởi vì, than ôi, chúng tôi bụng dạ 
nào mà vừa cầu nguyện cho tổ quốc theo nghĩa vụ phải làm, lại 
vừa cầu nguyện cho sự thắng trận của tướng quân cũng vì theo 
nghĩa vụ? Than ôi! Chúng tôi đành phải hy sinh, hoặc hy sinh 



938 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tổ quốc, bà mẹ thân yêu đã nuôi sống chúng tôi, hoặc phải hy 
sinh tướng quân, nguồn vui của chúng tôi trong lòng tổ quốc. Bất 
kỳ bên nào thắng, dù chúng tôi cầu mong, rõ ràng là chúng tôi 
cũng đều phải chịu cảnh tai ương. Vì, hoặc là chúng tôi phải 
thấy tướng quân trở thành một tên ngoại quốc phản bội bị xích 
tay kéo qua các đường phố, hoặc là thấy tướng quân dương 
dương đắc thắng, giẫm chân lên cảnh hoang tàn của tổ quốc và 
đeo vòng lá sồi vì đã dũng cảm giết vợ, giết con. Riêng ta, con 
ơi, ta đã quyết tâm không chờ đến khi số phận quyết định ai 
nắm phần thắng. Vì nếu như ta không thể thuyết phục được con 
rủ lòng bao dung cao quý đối với cả hai bên hơn là làm cho một 
bên bị tiêu diệt, thì con ơi, con, hễ con tấn công vào tổ quốc của 
con, người đầu tiên mà con giẫm lên xác, con hãy tin chắc chắn 
rằng sẽ là người mẹ dã sinh ra con. 

VÊCGILYA - Và chàng cũng sẽ giẫm cả lên người thiếp, người đã 
sinh ra đứa con trai này cho chàng để kế tục thanh danh của 
chàng sau này. 

CẬU BÉ MACXIUT - Cha sẽ không giẫm lên người con được đâu. Con 
sẽ chạy trốn. Đợi khi nào lớn lên, bấy giờ con sẽ đánh lại (1) . 

CÔRIÔLANƯT - Không nhìn thấy mặt đàn bà con trẻ thì lòng ta sẽ 
không mềm yếu như đàn bà. Ta ngồi thế này là quá lâu rồi 
(Đứng dậy). 

VÔLƯMNYA - Không. Tướng quân không nên bỏ chúng tôi mà đi như 
thế. Nếu như chúng tôi yêu cầu tướng quân cứu người La Mã 
bằng cách tiêu diệt người Vônxơ mà tướng quân phục vụ, thì 
tướng quân có thể kết tội chúng tôi đã làm ô uế thanh danh của 
mình. Nhưng không phải thế, điều chúng tôi yêu cầu chỉ là tướng 
quân đứng ra hòa giải hai bên, khiến người Vônxơ có thể nói: 
"Chúng ta đã tỏ lượng khoan dung" và người La Mã có thể nói: 
"Chúng ta đã được hưởng lượng khoan dung" và cả hai bên sẽ 
đồng thanh hoan hô, chúc tụng: "Thần linh phù hộ tướng quân là 
người đã xây đắp nên cảnh hòa bình này". Hỡi đứa con anh dũng 
của mẹ, con không biết chiến tranh chắc chắn sẽ kết thúc như 
thế nào. Nhưng có một điều chắc chắn là, nếu con chinh phục 
được La Mã, thì cái lợi ích con thu được chẳng qua chỉ là tên tuổi 
con sẽ bị nguyền rủa muôn đời. Lịch sử sau này, sẽ viết: "Người 
ấy vốn là một con người cao thượng, nhưng hắn đã xóa bỏ hết 


(1) 


Nhân vật này không có trong Plutac. 



CÔRIÔLANUT 


939 


thảy vì hành động cuối cùng của hắn: hắn đã tàn phá tổ quốc của 
hắn, và tên tuổi hắn đến ngàn đời sau vẫn còn bị nguyền rủa". 
Con ơi, con hãy nói đi! Con vốn là người rất tôn trọng danh dự, 
con muốn bắt chước hành động cao cả của các đấng thần linh. 
Bây giờ con hãy nổi sấm chớp xé toạc không trung, nhưng chỉ 
cho sét đủ sức đánh ngã một cây sồi mà thôi. Tại sao con không 
nói gì hết? Con có cho rằng giữ mãi những oán thù cũ là hợp với 
danh dự một con người cao quý không? (Nói với Viècgilya) - Con 
gái của mẹ ơi, con nói đi, con khóc thì chồng con chẳng để ý đâu. 
(Nói với cậu bé Macxiut) - Còn cháu nữa, cháu nói đi, biết đâu vẻ 
ngây thơ con trẻ của cháu sẽ làm cho cha cháu cảm động hơn 
những lý lẽ của bà. (Chỉ Côriôlanut) Trên đời này không có đứa 
con nào tha thiết gắn bó với mẹ hơn nó; ấy thế mà nó để ta phải 
nói đi nói lại, lải nhải như một tên tù bị cùm. Xưa nay con chưa 
bao giờ tỏ ra nhã nhặn đối với người mẹ yêu quý của con cả. Mẹ 
như một con gà mái mẹ tội nghiệp chỉ nghĩ đến đứa con duy 
nhất, đưa con ra chỗ chiến trường và đón tiếp con, khi con trở về 
đầy vinh quang. Nếu như lời thỉnh cầu của ta không chính đáng 
thì hãy đuổi ta đi. Nhưng nếu nó là chính đáng thì ngươi là một 
đứa bất hiếu và thần linh sẽ trừng phạt ngươi vi ngươi đã cản trở 
ta làm bổn phận của một người mẹ... Hắn quay mặt đi! Đàn bà 
chúng ta hãy quỳ xuống để làm cho hắn phải xấu hổ. Danh hiệu 
Côriôlanut làm cho hắn kiêu ngạo hơn là khiến hắn đoái thương 
những lời khẩn cẩu của chúng ta. Nào, hãy quỳ xuống lần cuối 
cùng! Đây là lần chót. Sau đó, chúng ta sẽ trở về La Mã cùng 
chết với hàng xóm láng giềng. Kìa, hãy nhìn xem! Thằng bé này 
tuy không biết nói nó muốn gì, chỉ biết quỳ xuống giơ bàn tay 
nhỏ bé ra hiệu, nhưng nhất định nó làm cho lời cầu khẩn của 
chúng ta có sức mạnh hơn cả thái độ kiên quyết cự tuyệt của 
ngươi. (Đứng dậy) Thôi, chúng ta đi! Hắn là người Vônxơ, vợ hắn 
ở Côriôn và thằng bé này giống hắn chẳng qua là một việc ngẫu 
nhiên... Thôi, ngươi cứ đuổi chúng ta đi. Ta sẽ im lặng cho đến 
khi đô thành của ta bốc cháy, lúc bấy giờ ta mới nói. 

CÔRIÔLANƯT - Mẹ ơi, mẹ! Mẹ làm gì thế? (Nắm lấy bàn tay 
Vôlumnya, đứng lặng một lát rồi nói tiếp) Xem kìa! Màn trời 
mở rộng! Các đấng thần linh cúi xuống nhìn và cười cái cảnh 
trái ngược luân thường này! Mẹ ơi, mẹ! Ồi, mẹ đã giành được 
một thắng lợi may mắn cho La Mã. Nhưng còn đôi với con thì 
mẹ hãy tin rằng, vâng, mẹ hãy tin rằng mẹ đã khiến con của 



940 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


mẹ lâm vào một cảnh hết sức hiểm nghèo, nếu không phải là 
lâm vào cảnh chết. Nhưng thôi! Cũng đành nhắm mắt đưa 
chân... Auphiđiut! Nếu tôi không thể tiến hành một cuộc chiến 
tranh thực sự, thì tôi sẽ ký kết một hòa ước thích đáng. Tướng 
quân Auphiđiut tôn quý, nếu tướng quân ở vào địa vị tôi thì liệu 
tướng quân có nghe lời mẹ không hay là tướng quân làm lơ? 

AUPHIĐIUT - Tôi rất cảm động. 

CÔRIÔLANUT - Tôi dám chắc thế nào tướng quân cũng phải cảm 
động. Tướng quân ạ, nước mắt tôi rơi vì thương xót đâu phải 
chuyện dễ dàng, nhưng, thưa tướng quân, tướng quân sẽ khuyên 
tôi nên ký kết hòa bình như thế nào đây. Riêng về phần tôi, tôi 
sẽ không về La Mã, tôi sẽ cùng về với tướng quân và xin tướng 
quân bênh vực cho tôi trong việc này. Mẫu thân ơi! Hiền thê ơi! 

AUPHIĐIƯT (nói riêng) - Hay lắm, ngươi để cho lòng thương xót mâu 
thuẫn với danh dự của ngươi. Nhân cơ hội này ta sẽ có thể khôi 
phục địa vị cũ của ta. 

Các phu nhân vẫy Côriôlanut như muốn gọi 

CỒRIÔLANƯT - Thôi, để lát nữa sẽ bàn! Chúng ta sẽ cùng nhau uống 
rượu và các bà sẽ mang về La Mã một bằng chứng xác thực hơn 
lời nói: đó là bản điều ước với những chữ ký của chúng tôi. Mời 
các bà vào đây với chúng tôi. Các bà thực xứng đáng được xây 
miếu thờ. Tất cả gươm đao của Ý Đại Lợi, tất cả quân lực của nó 
hợp lại cũng không thể giành được một hòa ước như thế này đâu. 

Tất cả vào 


CẢNH IV 

La Mã. Quảng trường 


Mènèniut và Xixiniut ra 

MÊNÊNIƯT - Ông có trông thấy hòn đá tảng của Thần miếu đấy 
không? Cái hòn đá tảng kia kìa? 

XIXINIUT - Sao?... Có việc gi thế? 



CÔRIÔLANUT 


941 


MÊNÊNIƯT - Nếu Ông CÓ thể lấy ngón tay út mà đẩy được nó, thì các 
phu nhân La Mã, đặc biệt là mẹ hắn, mới có hy vọng thuyết 
phục được hắn. Tồi thì tôi cho rằng không có hy vọng gì hết. 
Tính mạng chúng ta đã bị tuyên án rồi, chỉ còn giơ cổ ra đợi 
hành hình mà thôi. 

XIXINIUT - Lẽ nào mới có một thời gian ngắn ngủi như thế mà bản 
tính con người có thể thay đổi đến như vậy! 

MÊNÊNIUT - Con sâu và con bướm khác nhau xa. Ay thế mà con 
bướm lại do con sâu mà ra đấy. Macxiut trước là người, nhưng 
nay đã hóa mãng xà rồi. Hắn đã có cánh, không còn là một con 
vật phải bò trên mặt đất nữa. 

XIXINIUT - Hắn là người rất yêu quý mẹ. 

MÊNÊNIUT - Hắn cũng rất quý tôi. Nhưng bây giờ hắn cũng như con 
ngựa tám tuổi, hoàn toàn quên cả mẹ. Mặt mày hắn chua chát 
đến nỗi có thể làm nho chín cũng thành chua. Chân hắn đi như 
binh xa chuyển bánh, bước đến đâu đất sụt đến đó. Mắt hắn 
nhìn có thể xuyên thủng cả áo giáp, hắn nói nghe như tiếng 
chuông báo tử, tiếng nói thầm cũng vang như súng thần công. 
Hắn ngồi trên chỗ tôn nghiêm chẳng khác gì Alêcxăng đại đê n) . 
Mệnh lệnh hắn ban ra, vừa buông lời đã được thi hành xong 
ngay tức khắc. Hắn chỉ kém thần linh ở chỗ không bất tử và 
không ngự trị trên thiên đình thôi. 

XIXINIUT - Nếu ông miêu tả hắn cho đầy đủ thì còn phải nói là hắn 
thiếu cả từ tâm nữa. 

MÊNÊNIƯT - Hắn như thế nào thì tôi miêu tả như thế. Rồi ông xem 
mẹ hắn được hắn thương xót như thế nào. Hắn chẳng có chút từ 
tâm nào hết cũng như hổ đực không có sữa vậy. Đô thành bất 
hạnh của chúng ta sẽ thấy điều đó... tất cả đều tại các ông hết. 

XIXINIƯT - Cầu thần linh phù hộ chúng ta. 

MÊNÊNIUT - Không! Trong trường hợp này, thần linh nhất định sẽ 
không phù hộ chúng ta đâu. Khi chúng ta đã đuổi hắn đi, chúng 
ta đã không tôn trọng thần linh. Bây giờ hắn trở về chặt cổ 
chúng ta thì thần linh cũng sẽ chẳng coi trọng gì chúng ta đâu. 


(1) Alêcxăng (356 trước Công nguyên - 323). Vua Maxêđoan đã đánh lấy Hy Lạp, Ai 
Cập, Ba Tư, lập thành đế quốc Alêcxăng từ Hy Lạp đến tận biên giới Ân Độ. 

Điển này dùng không hợp vì Alêcxăng sinh sau Côriôlanut. 



942 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Một người báo tin ra 

NGƯỜI BÁO TIN (nói với Xixiniut) - Ông ơi, nếu ông muôn sông thì 
hãy mau mau chạy về nhà đi. Bình dân đã túm lấy vị hộ dân 
quan đồng nghiệp của ông mà đánh lên đánh xuống. Họ thề 
rằng nếu các phu nhân La Mă không đưa về tin gì tốt lành thì 
họ sẽ đem ông ta ra tùng xẻo. 

Người báo tin thứ hai ra 

XIXINIƯT - Có tin gì thế? 

NGƯỜI BÁO TIN - Có tin mừng! Có tin mừng! Các phu nhân đã thu 
đửợc thắng lợi, quân Vônxơ đã rút lui và Macxiut đã đi rồi. Xưa 
nay chưa bao giờ La Mã có một ngày vui sướng mừng rỡ như 
hôm nay, kể cả ngày đánh đuổi được bọn Taccanh. 

X3XINIƯT - Anh bạn! Có chắc tin đó là đúng không? Có thật chắc không? 

NGƯỜI BÁO TIN - Chắc như tôi biết mặt trời là lửa. Ông ẩn nấp ở 
đâu mà vẫn còn nghi ngờ điều ấy? Nhân dân vui mừng xô nhau 
ra ngoài cửa thành còn ồ ạt hơn cả nước thủy triều ào ào chảy 
qua nhịp cầu. Ông nghe kìa. 

Có tiếng kèn, tiếng tiêu, xen lẫn với tiếng trống 

Tiếng kèn, tiếng tù và, tiếng đàn, tiếng địch, tiếng trống, 
tiếng thanh la, và tiếng reo hò của người La Mã làm cho mặt 
trời kia cũng phải nhảy múa. Ông nghe kìa. 

Bên trong có tiếng hò reo 

MÊNÊNIUT - Đây quả là một tin lành. Ta phải ra nghênh tiếp các 
phu nhân mới được. Cái bà Vôlumnya này giá trị bằng cả một 
thành phô' đầy chấp chính quan, nguyên lão, quý tộc và bằng cả 
một đại dương, cả một lục địa đầy hộ dân quan như các ông. 
Các ông cầu khẩn thần linh thế mà linh nghiệm đấy, chứ sáng 
nay một vạn cái cổ của các ông cũng không đáng giá một xu! 
Nghe kìa, vui chưa! 

vẫn có tiếng hò reo và tiếng kèn trống 

XIXINIƯT - Trước hết, cầu thần linh phù hộ anh vì anh đã đưa đến 
tin lành này; sau nữa xin anh hãy chấp nhận lời cảm tạ của tôi. 

NGƯỜI BÁO TIN - Thưa ông, chúng ta đều phải cảm tạ. 

XIXINIƯT - Các phu nhân đã về gần đô thành rồi chứ? 

NGƯỜI BÁO TIN - Các phu nhân sắp vào thành. 



CÔRIÔLANƯT 


943 


XIXINIUT - Chúng ta hãy ra nghênh tiếp và cùng vui sướng với tất 
cả mọi người. 


Tất cả vào 


CẢNH V 
Một cửa thành 


Các phu nhân La Mã ra, cùng với hai nguyên lão, 
các đại quan khác. Đoàn người đi ngang qua sân khấu 

NGUYÊN LÃO I - Các ngươi hãy chiêm ngưỡng vị nữ ân nhân của chúng 
ta, người đã cứu sống đô thành La Mã! Hãy triệu tập tất cả các bộ 
tộc các ngươi, hãy ca ngợi thần linh, hãy đốt lửa vui lên, hãy tung 
hoa trước mặt các phu nhân. Hãy dùng lời reo hò hoan nghênh bà 
mẹ của Macxiut để hủy bỏ tiếng la hét đã trục xuất Macxiut. Hãy 
hô lên: hoan nghênh các phu nhân, hoan nghênh! 

TẤT CẢ - Hoan nghênh các phu nhân. Hoan nghênh! 

Quân nhạc và tiếng trống, tiếng kèn. 

Tất vả vào 


CẢNH VI (1) 
Côriôn. Quảng trường 


Tulut Auphiđiut và những người hầu cận ra 

AUPHIĐIƯT - Ngươi hãy báo với các vị quan ở đô thị rằng ta đã đến 
đây. Hãy trao cho các vị bức thư này và khi các vị đọc xong, 


(1) 


Có trong Plutac. 


944 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ngươi hãy mời đến quảng trường: trước mặt họ, và trước mặt 
nhân dân, ta sẽ chứng minh sự thật nêu lên trong thư. Con người 
ta tố cáo đã vào thành và hắn cũng định ra trước mặt nhân dân 
để hòng dùng lời lẽ tự biện bạch. Ngươi hãy đi nhanh lên. 

Ba bốn người đồng mưu tòng đảng với Auphiđiut ra 

AƯPHIĐIƯT - Chào các bạn. 

NGƯỜI TÒNG ĐẢNG I - Nguyên soái có mạnh khỏe không? 

AƯPHIĐIƯT - Ta như con người bị đầu độc bởi tiền của mình bố thí 
và bị giết bởi lòng từ thiện của mình. 

NGƯỜI TÒNG ĐẢNG II - Thưa nguyên soái, nếu nguyên soái vẫn còn 
giữ ý đồ cũ và cần đến sự giúp đỡ của chúng tôi thì chúng tôi 
xin trừ khử mối nguy hiểm to lớn kia cho nguyên soái. 

AƯPHIĐIUT - Hiện nay ta chưa biết nói thế nào. Chúng ta sẽ tùy 
theo nhân dân mà tiến hành kế hoạch. 

NGƯỜI TÒNG ĐẢNG III - Khi giữa nguyên soái và hắn có sự mâu thuẫn 
thì nhân dân sẽ phân vân lưỡng lự, nhưng nếu một người, bất 
luận ai, đổ thì người sống sót sẽ thừa hưởng hết thảy. 

AƯPHIĐIUT - Ta cũng biết thế, và cái cớ ta dùng để trị nó cần phải 
được suy tính cẩn thận. Ta là người đã cất nhắc nó lên, đã lấy 
danh dự của ta để đảm bảo sự trung thành của nó. Ay thế mà 
một khi leo lên tới địa vị cao như vậy, nó lại dùng cách nịnh 
nọt để vun tưới những âm mưu mới của nó. Nó đã mua chuộc 
những người bạn của ta và để đạt mục đích ấy, nó đã chịu đè 
nén cái bản tính của nó, mà trước đây ai cũng biết là hung bạo, 
tự do, ương ngạnh. 

TÒNG ĐẢNG III - Thưa nguyên soái, khi hắn ra tranh cử chấp chính 
quan, hắn đã thất bại vì thiếu mềm dẻo. 

AƯPHIĐIƯT - Ta cũng định nói đến điều đó. Vì việc ấy, nó bị đuổi đi 
và dẫn xác đến nhà ta, giơ cổ cho ta chém. Ta đã dung nạp nó, 
cho nó làm người cộng tác và thỏa mãn mọi điều nó đòi hỏi. 
Thậm chí, để giúp đỡ nó thực hiện muU đồ nó đeo đuổi, ta đã 
cho nó chọn những người dũng cảm, khỏe mạnh nhất trong số 
binh sĩ của ta, ta thân hành phục vụ những ý định của nó, giúp 
cho nó giành lại danh vọng mà nó đã mất hết trước đây. Ta lại 
còn tự hào đã làm minh thiệt thòi như vậy, đến nỗi về sau, ta 
gần như biến thành tên thuộc hạ chứ không phải là người cùng 



CÔRIÔLANƯT 


945 


vai cùng vế với nó nữa. Nó trịch thượng với ta, xem ta như lính 
đánh thuê của nó. 

TÒNG ĐẢNG I - Thưa nguyên soái, quả thực đúng như vậy. Toàn 
quân cũng ngạc nhiên về việc này, nhất là gần dây khi chúng 
ta vây hãm La Mã, hy vọng giành được nhiều chiến lợi phẩm 
cũng như nhiều vinh quang... 

AUPHIĐIƯT - Đúng thế! Vì vậy ta sẽ trị nó. Chỉ vì mấy giọt nước 
mắt đàn bà rẻ mạt như lời nói dối, nó đã bán phăng cả máu lẫn 
mồ hôi nước mắt của chúng ta dổ ra trong cuộc xuất chinh vĩ 
đại này. Vì vậy, nó phải chết và ta sẽ nhân cơ hội ấy mà dựng 
lại cơ đồ. 

Có tiếng kèn, tiếng trống, và tiếng nhân dân reo hò 
Nghe kìa! 

TÒNG ĐẢNG I - Ngài về thành phố quê hương chẳng khác gì một 
anh phu trạm; chẳng ai chào đón hoan nghênh. Còn hắn về thì 
tiếng reo hò vỡ trời. 

TÒNG ĐẢNG II - Còn cái bọn ngu ngôb kia, con cái họ bị chém giết 
thế mà họ cứ gân cái cổ hèn hạ lên để hoan hô hắn. 

TÒNG ĐẢNG III - Cho nên phải nhằm đúng thời cơ thuận lợi trước 
khi hắn có thì giờ tự biện bạch, hòng lấy lời lẽ lung lạc lòng 
người thì phải cho hắn nếm lưỡi kiếm của ngài, chúng tôi sẽ 
giúp sức. Khi hắn đã ngã gục, ngài cứ kể lại chuyện về hắn theo 
cách của ngài thì những lý lẽ của hắn bênh vực hắn cũng sẽ bị 
chôn vùi cùng với xác hắn. 

AƯPHIĐIƯT - Đừng nói gì nữa! Các đại quan đã đến. 

Các đại quan của đô thị Côriôli ra 

CÁC ĐẠI QUAN (nói với Auphiđiut) - Hoan nghênh tướng quân đã về! 

AƯPHIĐIUT - Tôi không xứng dáng được các vị hoan nghênh. Nhưng, 
thưa các vị, các vị đã dọc kỹ bức thư tôi viết cho các vị chưa? 

CÁC ĐẠI QUAN - Đã! 

ĐẠI QUAN I - Và chúng tôi rất đau xót về diều đó. Theo ý tôi, về 
những tội lỗi ngày trước ông ta đã phạm thì có thể chỉ phạt 
tiền rất nhẹ mà thôi. Nhưng nửa đường bỏ dở công việc, vứt bỏ 
những mối lợi của việc trưng binh của chúng ta, bắt chúng ta 
phải chịu phí tổn về cuộc chiến tranh, ký hòa ước khi kẻ thù đã 
chịu khuất phục thì cái đó không thể dung thứ được. 


60 - SECHXPIA 



946 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


AUPHIĐIUT - Hắn đang đến kia, các vị sẽ nghe hắn nói. 

Côriôlanut ra, trống giong, cờ mở, 
một đám công dân đi theo 

CỒRIÔLANƯT - Kính chào các đại quan! Tôi trở về với tư cách là 
người lính của các vị. Đối với tổ quốc tôi, tồi cũng chẳng mảy 
may luyến tiếc chẳng khác gì ngày tôi ở đây ra đi, và vẫn phục 
tùng tuyệt đối mệnh lệnh tối cao của các vị. Hẳn các vị đã biết 
rằng tôi đã tiến quân thắng lợi, mở một đường máu đem các 
đạo quân tới sát cửa thành La Mã. số chiến lợi phẩm chúng tôi 
mang về đây vượt quá một phần ba số tiền phí tổn cho cuộc 
xuất chinh. Chúng tôi đã ký kết một hòa ước làm vinh dự cho 
người Anxiat cũng như làm nhục cho người La Mã. Và bản hòa 
ước tôi đệ trình các vị đây đã được các chấp chính quan và quý 
tộc ký vào, có đóng dấu của nguyên lão viện. 

AƯPHIĐIƯT - Thưa các vị đại quan, xin các vị đừng đọc nó làm gì! 
Các vị hãy nói cho tên phản bội kia hay rằng nó đã lạm quyền 
hết sức quá đáng. 

CÔRIÔLANƯT - Phản bội à? Thế nào? 

AUPHIĐIUT - Phải đấy, Macxiut! Đồ phản bội! 

CỒRIÔLANƯT - Macxiut? 

AƯPHIĐIƯT - Đúng, Macxiut. Caiut Macxiut. Mày tưởng tao sẽ gọi 
mày bằng cái tên Côriôlanut mà mày đã ăn cắp được ở Côriôn 
ư? Thưa các vị đại quan và các vị nguyên thủ của quốc gia, hắn 
đã xảo quyệt phản bội quyền lợi của các vị một cách hèn hạ. 
Chỉ vì mấy giọt nước mắt, hắn đã nộp đô thành La Mã của các 
vị, phải, đô thành La Mã của các vị cho mẹ hắn, vợ hắn. Hắn 
đã nuốt lời thề, bỏ quyết tâm của hắn dễ dàng như người ta dứt 
đứt một cuộn dây tơ đã mục, không thèm họp hội đồng quân sự 
để hỏi ý kiến. Chỉ vì mấy giọt nước mắt của người vú em, hắn 
đã khóc và vứt bỏ thắng lợi của các vị, khiến người lính cũng 
phải đỏ mặt với hắn và những người dũng cảm chỉ còn biết 
nhìn nhau ngơ nhác. 

CỔRIÔLANƯT - Hỡi Chiến thần! Người có nghe không? 

AƯPHIĐIUT - Thôi đi, đừng nhắc đến Chiến thần nữa! Đồ con trẻ chỉ 
biết khóc. 

CÔRIÔLANƯT - Cái gì? 



CÔRIÔLANUT 


947 


AƯPHIĐIUT - Mày chỉ là thế thôi. 

CÔRIÔLANƯT - Đồ nói dối ghê gớm khôn lường kia. Ngươi làm ta tức 
lộn ruột. Ngươi bảo ta là trẻ con à? Đồ hèn mạt! Thưa các vị đại 
quan! Xin các vị tha lỗi cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi bắt buộc 
phải mắng nhiếc. Xét xử của các vị chắc chắn sẽ cho thấy là 
con chó này đã nói dối. Lương tri hắn còn mang dấu vết những 
thương tích do tôi gây nên mà hắn sẽ phải đem theo xuống tận 
dưới mồ, cũng sẽ phải đồng ý với xét xử của các vị mà bác bỏ lời 
gian dối của hắn. 

ĐẠI QUAN I - Xin hai vị hãy yên lặng! Nghe tôi nói. 

CÔRIÔLANUT - Hỡi người Vônxơ! Già trẻ, lớn bé! Các ngươi hãy 
xẻo ta ra từng mảnh, hãy lấy gươm đâm ta đi. (Với 
Auphỉđỉut) - Ta là trẻ con à? Đồ chó sủa càn! Nếu ngươi viết 
lịch sử một cách trung thực thì ngươi sẽ thấy ta xuất hiện tại 
đây như một con đại bàng giữa một chuồng bồ câu, và ngay ỗ 
giữa thành Côriôn này, ta đã làm cho hết thảy người Vônxơ 
các người phải kinh hồn táng đảm. Lúc ấy ta chỉ có một 
mình!... Hừ! con trẻ! 

AUPHIĐIƯT - Thế nào? Các vị để cho tên khoác lác láo xược này 
nhắc đến cái thành tích chó ngáp phải ruồi (1) đồng thời cũng là 
điều sỉ nhục của các vị trước mặt các vị sao? 

NHỮNG NGƯỜI TÒNG ĐẢNG - Giết nó đi vì tội ấy, giết nó đi! 

ĐÁM ĐÔNG - Xé xác nó ra! Xé xác nó ngay lập tức! Nó giết con trai 
tôi!... Nó giết con gái tôi!... Nó giết người em họ Maccut của 
tôi!... Nó giết cha tôi!... 

ĐẠI QUAN II (nói với nhân dân) - Hãy yên lặng không được lăng mạ! 
Hãy yên lặng! Đây là một vị anh hùng danh vang bốn biển. 
Việc ông ta vừa mới xúc phạm đến chúng ta sẽ được xét xử công 
minh... Ông Auphiđiut, hãy thôi đi, đừng làm náo loạn lên. 

CÔRIÔLANUT - Ôi! ƯỚC gì ta được dùng gươm này trừng phạt hắn và 
cả sáu tên Auphiđiut như hắn, hay hơn nữa, cả bộ tộc nhà hắn. 

AUPHIĐIUT - Tên khốn kiếp láo xược! 

NHỮNG NGƯỜI TÒNG ĐẲNG - Giết nó đi! Giết, giết! Giết nó đi! 

CÁC ĐẠI QUAN - Khoan! Khoan! Khoan đã. 


(1) Nguyên văn: Sự may mắn mù quáng. 



948 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Auphiđiut và tòng đảng tuốt kiếm xông vào 
đâm chết Côriôlanut. Côriôlanut gục xuống. 

Auphiđiut dặt chân lên xác Côriôlanut 

AUPHIĐIUT - Thưa các vị, xin các vị hãy nghe tôi. 

ĐẠI QUAN I - Trời ơi, ông Tulut! 

ĐẠI QUAN II - Ông đã làm một việc mà những người dũng cảm sẽ 
phải nhỏ nước mắt than khóc. 

ĐẠI QUAN III - Đừng giẫm lên mình ông ta! Tất cả hãy yên lặng! 
Hãy tra kiếm vào vỏ! 

AUPHIĐIUT - Thưa các vị, khi các vị đã biết rõ (mà trong cơn giận 
dữ do hắn gây ra, các vị không thể bình tâm mà biết được) tên 
này mà sống sẽ nguy hại cho các vị chừng nào thì các vị sẽ vui 
mừng thấy nó chết đi như thế nào. Xin các vị cứ gọi tôi đến 
Nguyên lão viện để xét hỏi. Tôi sẽ chứng minh rằng tôi là kẻ 
nô bộc trung thành của các vị, nếu không tôi xin chịu sự trừng 
phạt nặng nề nhất. 

ĐẠI QUAN I - Hãy mang thi hài ông ta đi và đưa đám ông ta. Phải 
xem thi hài ông ta là thi hài cao quý nhất được Nghi lễ quan 
đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng. 

ĐẠI QUAN II - Thái độ nóng nảy của ông ta làm cho Auphiđiut nhẹ 
bớt phần lớn lỗi lầm. Chúng ta hãy bỏ qua việc này. 

AUPHIĐIUT - Cơn giận của tôi đã qua! Tôi thấy buồn rầu vô cùng. 
Nào, chúng ta hãy nâng ông ta lên. Ba quân nhân trọng yếu 
hãy giúp ta một tay, ta sẽ là người thứ tư. Trống đâu, hãy nổi 
lên tỏ niềm thương xót! Mũi giáo hãy kéo lê dưới đất! Dù ông ta 
đã làm đô thị này có nhiều người góa bụa, nhiều người mẹ mất 
con, và mặc dù họ vẫn còn nhớ thương, than khóc, ông ta cũng 
sẽ có một đài kỷ niệm xứng đáng. Nào, giúp ta một tay! 

Mọi người vào mang theo thi hài Côriôlanut. 

Nhạc đưa ma nổi lên 



GIẤC MỘNG DÊM HÈ 

Hài kịch năm hồi 
SONG XUÂN dịch 



In theo cuốn: Sêchxpia, Hài kịch Sêchxpia, 
tập 1, Nxb Văn học, Hà Nội, 1979 



TIỂU DẪN VỀ 
GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ 


Vở kịch này được viết vào khoảng 1595 -1596 và in lần đầu tiên năm 1600. 

Cốt truyện hoàn toàn do Shakespeare sáng tạo ra, nhưng một số nhân 
vật và chuyện tình duyên của họ thì tác giả rút ra từ sách cổ đại Hy Lạp 
và La Mã (Thidiơx và Hipồlita từ Plutac, Pirơmơx và Thidơbi từ Ovit) còn 
Păc, anh chàng ngỗ nghịch và thế giới quần tiên của Obêrơn và Titania 
thì đi từ truyền thuyết dân gian Anh vào kịch của Shakespeare. 

Các nhà nghiên cứu phương Tây đã bàn khá nhiều về cái tên của vở 
kịch. Midsummer Day trong tiếng Anh là ngày lễ Thánh Xanh Giăng, tức 
ngày 24 tháng Sáu hàng năm. Thành ra A Midsummer Night’s Dream 
phải dịch đúng ra là Giấc mộng đêm lễ Thánh Xanh Giăng, nhưng trong 
vở kịch tác giả cho ta biết rằng câu chuyện xảy ra vào đêm hôm tnlớc 
ngày mồng Một tháng Năm. Vì sao có sự không ăn khớp này? Có nhiều 
cách giải thích, nhưng ta khống cần dừng lại. Chỉ biết rằng cuối cùng 
người ta thống nhất với nhau rằng vào những đêm ấy của mùa hè, một số 
loài hoa và cây cỏ bỗng có ma lực thần thông, giống anh linh tiên cốt 
thường xuất hiện, các cặp tình nhân dễ đắm đuổi mơ màng và mọi người 
trở nên cuồng si rồ dại! 

Quả nhiên, Giấc mộng đêm hè dẫn dắt người xem vào một thế giới 
hoang đường kỳ ảo, trong đó trí tưởng tượng của nhà thơ tự do bay bổng 
một cách diệu kỳ. 

Toàn bộ vở kịch như một giấc mơ, giấc mơ giữa rừng khuya, dưới ánh 
trăng mờ ảo, trong tiếng gió rì rào trên cành lá, người trần sống lẫn quần 
tiên, mà ai nấy đều tràn đầy sức sống, biến thành những khách tình si, 
nửa mê nửa tỉnh, tưởng đời là mộng, biến mộng thành đời... 

Giấc mộng đêm hè là một vở kịch đầy chất thơ, có lè thơ nhất trong các hài 
kịch của Shakespeare. Tác giả trộn lẫn ở đây thực và ảo, trữ tình và hài hước, 
cao cả và kệch cỡm, nghiêm túc và buồn cười. Bàn tay nhà nghệ sĩ đã nhào 
nặn những chất liệu khác nhau ấy thành một chỉnh thể thống nhất, toàn vẹn. 



952 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Trong vở kịch, cả hai thế giới: hiện thực và hoang đường song song tồn 
tại cùng nhau. Trong từng thế giới lại có những tuyến tình tiết khác nhau. 

Cuộc hôn nhân giữa quận công Aten và nữ chúa bộ tộc Amadôn là 
khung cảnh của toàn bộ câu chuyện. Vở kịch mở đầu trong lâu đài của 
Thidiơx, bằng việc báo tin về cuộc hôn lễ sắp tiến hành và kết thúc củng 
trong lâu đài của Thidiơx, bằng một cuộc vui trong chính ngày hôn lễ. 
Cuộc tình duyên này không hề có sổng gió, không trải qua những xung 
đột có tính kịch. Đôi trai tài gái sắc này thật xứng đôi vừa lứa, họ yêu 
nhau tha thiết và nóng lòng chờ đợi ngày hạnh phúc đang đến gần. Đây 
là thế giới của sự hài hòa tuyệt đối. Những nhân vật này thông minh, tỉnh 
táo, nhưng hình tượng của họ trong vở kịch nằm ở bình diện thứ hai và 
được xây dựng một cách tĩnh tại. 

Cảnh thanh bình nơi cung điện của Thidiơx lập tức bị phá vỡ khi xuất 
hiện những cặp tình nhân khác: Laixanđơ và Hecmiơ, Đimitriơx và Hêlen. 
Đây mới là môtip trung tâm của vở kịch. Những xung đột có tính kịch bắt 
nguồn từ trái tim sôi nổi yêu đương của họ. Trước hết, có mâu thuẫn giữa 
hai thế hệ, cha mẹ và con cải, mỗi bên tiêu biểu cho một nền luân lý khác 
nhau. Igiơx, cha của Hecmiơ, đòi khẳng định quyền đặt đâu con ngồi đấy 
của kẻ sinh thành và quyền này được pháp luật ủng hộ. Hecmiơ chống lại 
nguyên tắc đó, nghe theo tiếng gọi của trái tim, đòi được tự do lựa chọn 
người yêu và bạn đời. Quyết tấm dấu tranh cho hạnh phúc của mình, 
Hecmiơ và Laixanđơ chạy trốn vào rừng. Bị tình yêu thúc đẩy, Đimitriơx và 
Hêlen củng đuổi theo vào đây. Và rừng là một thế giới riêng biệt, đây là nơi 
thiên nhiên thống trị chứ không phải luật pháp, lệnh cha, hay lề thói xã hội 
như ở trong đô thành. Chúng không de dọa cuộc sống con người nữa: tình 
cảm được tháo củi sổ lồng, sẽ lộ ra một cách cực kỳ chân thật, tự do. 

Nhưng củng chính giữa cảnh thiến nhiên hoang dại này, chúng ta bắt 
gặp một loại nhân vật khác. Đây là thế giới kỳ ảo của các thần tiên, với vị 
thống soái Ôbêrcm và nữ chúa Titania, anh chàng Păc hay đùa cợt và lủ 
tiên đồng nhởn nhơ. Nếu như trong xã hội loài người, kẻ thống trị dùng 
pháp luật để bắt mọi người thần phục thì ở đây, trong thế giới thần tiên, 
Obêrơn lại dùng pháp thuật Obêrơn cũng mâu thuẫn gay gắt với Titanỉa - 
sự tranh chấp của họ gần như làm rối loạn cả vủ trụ, - nhưng cuộc xung 
đột này không gây ra một đổ vỡ tan hoang nào, mà chỉ dẫn đến một trò 
đùa vui vẻ: bị mê hoặc bời nhựa tình, Titania yêu say đắm anh chàng thợ 
dệt Bottơm, ngồi vuốt ve tán tỉnh cái đầu lừa của hắn! 

Con người củng mắc vào cái trò chơi lý thú này của hội quần tiền và 
người xem được chứng kiến những cảnh vui nhất của vở kịch khi thấy 
Laixandơ, dưới tác động của tiên thuật, bỗng nhiên ruồng bỏ Hecmiơ để 
theo đuổi Hêlen hoặc khi Laixanđơ và Đimitriơx bị Păc đánh lừa, đuổi 
theo nhau để đấu kiếm ở trong rừng. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


953 


Cuối cùng thì mọi lầm lẫn đều qua đi, mọi trở lực bị dẹp tan, tình yêu 
tự do đã thắng lợi. Thidiơx đồng ý cho hai cặp thanh niên lấy nhau theo ý 
nguyện và làm lề cưới đúng vào ngày hôn lễ đế vương. Như vậy vở kịch 
kết thúc bằng một cuộc hòa giải ở trên trời và ba cuộc hôn nhân ở dưới 
đất. Thiên nhiên tỏ ra mạnh hơn luật pháp và đạo đức xã hội. Với Giấc 
mộng đêm hè của Shakespeare, những quan điểm nhân vãn chủ nghĩa của 
thời kỳ Phục hưng về vấn đề tình yêu và hôn nhân đã nói thêm một lời 
khẳng định. 

Cũng đến từ thế giới thực và đi vào rừng, ngoài những nhân vật quý tộc, 
còn có một nhóm nhân vật bình dân: mấy người thợ thủ công diễn tập một 
vở kịch, chuẩn bị cho cuộc vui ngày hôn lề ở cung đình Aten. Đây là những 
con người ngây ngô, chất phác, rất nghiêm túc trong công việc của mình, 
nhưng do trình độ và bản chất của họ, do quan niệm của họ về nghệ thuật, 
họ trở thành những vai hề trong vở kịch. Họ củng bị lỗi cuốn vào trò chơi 
của hội quần tiên, chứng kiến những sự biến hóa kỳ ảo mà họ không biết, 
lại càng không thể hiểu. Khi mà mọi cơn ảo mộng đã qua đi, sự hài hòa đã 
trở lại trong thế giới thần tiên cũng như trong thế giới người trần thì cuộc 
trình diễn rất nghiêm trang của họ vẫn là trò vui cho tất cả mọi người trong 
ngày đại lễ. Mối tình mà họ diễn lại là một bi kịch: Pỉrơmơx và Thidơbi đều 
tự sát. Nhưng giữa cái cử tọa ấy, tấn bi kịch này lại được tiếp nhận như một 
hài kịch. Không phải chỉ là cách trình diễn của mấy anh kép hát này ngây 
ngô, cổ lỗ, mà chính là vì giữa cái thế giới trong đó những tình cảm tự 
nhiên của con người vừa thắng lợi một cách huy hoàng, giữa niềm hoan lọc 
của những cuộc hôn nhân hạnh phúc, cái chết bi thảm và vô duyên của 
Pirơmơx và Thidơbi tỏ ra lạc lõng, khôi hài. Tiếng cười của cử tọa hôm ấy là 
tiếng cười của cả một thời đại, muốn tống tiễn cái nghệ thuật Trung cổ - cả 
nội dung lẫn hình thức - đi vào quá khứ, là sự khẳng định một bước tiến 
mới của loài người trên con đường tự giải phóng mình. 

Tuy nhiên, không nên nghỉ rằng trong vở kịch này, Shakespeare đã ca 
ngợi một chiều sự giải phóng tình cảm của con người. Với cái tinh tế của 
một nghệ sĩ thiển tài, biết nắm bắt cuộc sống từ nhiều phía, Shakespeare 
đồng thời củng chỉ ra những mâu thuẫn nảy sinh trong con người khi tình 
cảm trở thành động lực chính trong cuộc đời, thống trị tư tưởng và hành 
động của con người. 

Nếu như hoạt động của những người thợ Aten có màu sắc kịch hề thì 
một nụ cười hài hước, nhẹ nhàng luôn luôn phảng phất đi theo những mối 
tinh chồng chéo, lầm lẫn của hai cặp Laixanđơ - Hecmiơ và Đimitriơx - 
Hêlen. Tình yêu có thể nâng con người lên đỉnh cao của những chiến 
công, nhưng trong những trường hợp nhất định, khi bị dục vọng mù 
quáng chi phối, thì con người có thể lầm lẫn, hành động một cách kỳ quái 
điên rồ, trở thành nực cười đối với mọi người xung quanh. Cái thứ nhựa 



954 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tình mà theo lệnh của vị vua và các loài tiên, anh chàng Păc đặt vào mắt 
những kẻ si tình đang nằm ngủ, có thể được xem như một thứ biểu tượng: 
cái gì sẽ xẩy ra, nếu người ta không làm chủ được trái tim mình, đột ngột 
thay đổi tình yêu, hoàn toàn bỏ rơi lý trí khi hành động? 

Cái hài hước chủ yếu của vở kịch liên quan đến sự biến đổi đột ngột 
này trong tình cảm của các nhân vật, khi họ tuân theo một cách mù 
quáng mãnh lực của tình yếu. Nhưng nụ cười của Shakespeare ở đây thật 
hiền lành, độ lượng, không hề có một chút chua chát, độc địa nào. Ở cuối 
vở kịch, vị quận công Aten luôn luôn tỉnh táo đã chẳng so sánh và đặt 
ngang hàng “người tình”, “người điên” và... “nhà thơ” đó sao? Họ đều là 
những người “cuồng nhiệt”, “tràn đầy tưởng tượng”, “nắm bắt được những 
điều mà trí tuệ lạnh lùng không bao giờ hiểu được”, “tạo ra cho cái hư 
không một hình hài, một tên tuổi và một nơi trú ngụ”!? 

Shakespeare, tác giả của Giấc mộng đêm hè, chính là một nhà thơ kiểu 
ấy. Trí tưởng tượng bay bổng của ông đã đưa người xem vào một thế giới 
huyền ảo, hư hư thực thực. Ngay các nhân vật chính trong vở kịch cũng 
mỗi người trải qua một giấc mộng. Thần tiên chen lẫn với người trần, gây 
ra mộng mị bằng pháp thuật. Nhưng chính nữ chúa của loài tiên củng 
không tránh được ma lực của nhựa tình, khiến cho tình yêu của nàng đảo 
điên rối loạn. Mộng lành hay mộng dữ đều có, tùy theo từng người. Nhưng 
đối với người xem, thì lành hay dữ củng đều là chuyện nực cười đem lại 
một niềm vui khoái trá. 

Khi mọi người tỉnh dậy thì thanh bình đã trở lại: mộng dữ đã biển đi, 
còn mộng lành thì lại biển thành sự thực, tất cả là một giấc mộng vàng 
thật đẹp. Không phải tình cờ mà Shakespeare trùm lên tất cả vở kịch một 
ánh trăng đêm huyền diệu. Chỉ có một cảnh xảy ra ban ngày trong vở kịch 
là Cảnh ỉ Hồi Bốn, nhưng đây củng là vào lức ban mai sớm sủa ở trong 
rừng. Trước lúc hạ màn, anh chàng Păc hiện ra xin lỗi khán giả, tự xưng 
là những “hình bóng” và những “ảo ảnh” chập chờn: 

“Chỉ xin nghĩ rằng các ngài đã ngủ mơ ở nơi đây... Và câu chuyện vô 
duyên, kém cỏi này không gì hơn là một giấc mơ, vậy xin các ngài đừng 
lên án...” 

Tưởng chừng như đằng sau Păc, nhà soạn kịch cũng hiện ra và mỉm 
cười, bảo với chúng ta: 

“Tất cả những điều bạn vừa thấy diễn ra chỉ là chuyện hoang đường, 
chỉ là trò đùa của trí tưởng tượng, nhưng trong trò đùa ấy củng có khá 
nhiều sự thật”. 


NGUYỄN ĐỮC NAM 



NHÂN VẬT 


THIDIƠX 

(Theseus) 

quận công Aten 

IGIƠX 

(Egeus) 

cha Hecmiơ 

LAIXANĐƠ 

(Lysander) 

yêu Hecmiơ 

ĐIMITRIƠX 

(Demetrius) 

yêu Hecmiơ 

PHILÔXTRÊT 

(Philostrate) 

viên quản lý trò vui của Thidiơx 

QUYNXƠ 

(Quince) 

thợ mộc làm nhà 

XNẢC 

(Snug) 

thợ mộc làm dồ vặt 

BOTTƠM 

(Bottom) 

thợ dệt 

PHƠLIÚT 

(Flute) 

thợ chữa ống bễ 

XNAO 

(Snout) 

thợ hàn nồi 

XTAVELINH 

(Starveling) 

thợ may 

HIPÔLITA 

(Hipolyta) 

nữ chúa Amadôn, đính ước với Thidiơx 

HECMIƠ 

(Hermia) 

con gái Igiơx, yêu Laixanđơ 

HÊLEN 

(Helena) 

yêu Đimitriơx 

ÔBÊRƠN 

(Oberon) 

vua trong các vị tiên 

TITANIA 

(Titania) 

hoàng hậu trong các vị tiên 

PĂC 

(Puck) 

hay là chú Rôbin tốt bụng (Rôbin 
Goodfellow) 

PIDƠ BLOXƠM 

: (Pease - Blossom) (Hoa đậu) 

CÔPOÉP 

(Cobweb) (Mạng nhện) [ Tiên 

MÔTHƠ 

(Moth) (Bướm đêm) J 



956 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MAXTIT XIT (Mustard - Seed) 


PIRƠMƠX 

THIDƠBI 


(Hạt mù tạc) 

(Pyramus) 

(Thisbe) 


ƯÔN (Wall) (bức tường) 

MUNSAIN (Moonshine) (Ánh trăng); 

Các vị tiên theo hầu vua và hoàng hậu. 
Tùy tùng của Thidiơx và Hipôlita 


Nhân vật trong 
màn xen kẽ do các 
vai hề đóng 


Chuyện xảy ra ở Aten và một khu rừng gần đấy. 



HỔI MỘT 


CẢNH I 

Aten - Lâu đài của Thidiơx 


Thidiơx, Hỉpôlita, Philôxtrêt và tùy tùng ra 

THIDIƠX - Nào, hỡi Hipôlita kiều diễm, giờ hợp cẩn của đôi ta đang 
nhanh bước đến gần. Bôn ngày vui sướng nữa là đến tuần trăng 
mới. Nhưng, ôi, hình như vầng trăng cũ này sao quá chậm tàn 
phai! Nó trì hoãn những ham muôn của ta, y như một bà mẹ kế 
hay một bà mẹ góa làm mòn dần gia tài của một gã thanh niên. 

HIPÔLITA - Bốn ngày sẽ nhanh chóng chìm sâu vào đêm tối, bốn đêm 
sẽ trôi nhanh trong mộng ảo, và rồi tráng, như chiếc cung bạc mới 
giương trên nền trời, sẽ nhìn xuống cái đêm huy hoàng của đôi ta. 

THIDIƠX - Này, Philôxtrêt, khanh hãy đến với tuổi trẻ Aten và để 
cho họ vui chơi thỏa thích. Hãy đánh thức niềm vui rộn ràng và 
sinh động dậy, hãy trả u buồn về cho những đám tang, vì người 
bạn đường nhợt nhạt xanh xao này không nhập được vào ngày 
lễ tưng bừng của đôi ta. 

Philôxtrèt vào 

Hipôlita hỡi, ta đã nói chuyện ân ái cùng nàng với thanh 
kiếm cầm tay và ta đã giành được tình yêu của nàng mà gây 
tổn hại cho nàng (1) , nhưng ta sẽ cưới nàng theo lối khác, bằng 
nghi lễ tưng bừng và hoan lạc reo ca. 


(1) Thidiơx đã chinh phục bộ tộc Amadôn mà Hipôlita là nữ chúa. Theo thần thoại 
Hy Lạp, đây là một bộ tộc gồm toàn nữ. Để giữ giống nòi, họ kết hồn với đàn ông 
thuộc các bộ tộc bên cạnh, sau dó lại trả chồng về quê hương. Khi đẻ, nếu là con 
trai, họ cũng trả về cho bố, còn nếu là con gái, thì họ giữ lại và tập luyện cho 
thành những người chiến đấu giỏi, biết đi ngựa và bắn cung rất thạo. 



958 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Igiơx và con gái là Hecmiơ, Laixanđơ và Đimitriơx ra 

IGIƠX - Xin kính chúc Thidiơx, vị quận công lẫy lừng của chúng ta, 
được dồi dào hạnh phúc! 

THIDIƠX - Cám ơn Igiơx hiền khanh, chẳng hay khanh đến có việc gì? 

IGIƠX - Tôi đến đây, lòng đầy uất hận, thưa kiện đứa con tôi, cháu 
Hecmiơ này đây. Hãy bước lên Đimitriơx. Kính thưa chúa công, 
tôi đồng ý cho anh chàng này kết duyên cùng con gái tôi. Bước 
lên, Laixanđơ. Còn anh này, thưa ngài quận công cao quý, đã 
mê hoặc lòng dạ con tôi. Phải, Laixanđơ, chính mày đã tặng nó 
những bài thơ và trao đổi những kỷ vật tỏ tình với con ta. 
Những đêm trẳng mày đã đến hát dưới cửa sổ con ta những vần 
thơ yêu đương vờ vĩnh bằng một giọng điệu giả vờ, và mày đã 
thầm đoạt tâm trí con ta với những vòng xuyến bằng tóc của 
chính mày, rồi nào nhẫn, nào trang sức, nào đồ chơi, nào hoa 
thơm và bánh kẹo, những của ấy lại là những sứ giả có sức 
mạnh quyến rũ đối với tuổi trẻ non nớt. Mày đã ranh mãnh 
cướp đoạt trái tim con gái ta và đã biến nàng từ một đứa con 
ngoan ngoãn biết vâng lời thành một đứa cứng đầu ngang 
ngược. Thưa ngài quận công cao quý, nếu như ngay đây, trước 
mặt đức ngài, nó vẫn khăng khăng không chịu kết hôn cùng 
Đimitriơx thì tôi cầu xin cái đặc quyền xưa cũ của thành Aten: 
vì nó là con tôi, tôi được quyền định đoạt cuộc đời của nó, hoặc 
phải lấy chàng công tử này, hoặc phải chết, theo đúng luật lệ 
mà chúng ta đã định trước cho trường hợp này (1) . 

THIDIƠX - Nào, Hecmiơ, cháu nói gì? Hãy suy nghĩ đi, cô gái xinh 
tươi ạ. Đối với cháu, cha cháu phải như một vị thần linh. Người 
đã tạo ra vẻ đẹp của cháu, phải, và đối với người thì cháu chỉ là 
một hình hài bằng sáp do tay người nặn ra mà người có quyền 
giữ lại hay bóp méo đi. Đimitriơx là một chàng công tử xứng 
danh đấy chứ. 

HECMIƠ - Laixanđơ cũng là một chàng công tử y như vậy. 

THIDIƠX - Tự mình chàng thì như thế. Nhưng trong trường hợp này, 
vì thiếu sự đồng tình của cha cháu, người kia phải được xem là 
xứng danh hơn. 


(l) Chú ý rằng nhà soạn kịch đã cố tình đặt vào miệng những nhân vật quý tộc 
một ngôn ngữ phức tạp, cầu kỳ, dùng nhiều từ ngữ và hình tượng rắc rối để nói 
một điều đơn giản. Đây cũng là một khía cạnh hài hước của vở kịch. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


959 


HECMIƠ - Cháu ao ước rằng cha cháu chỉ nhìn bằng cặp mắt của cháu. 

THIDIƠX - Lẽ ra thì mắt cháu phải nhìn theo cách suy xét của cha cháu. 

HECMIƠ - Cháu cầu xin đức ngài tha tội. Cháu không hiểu sức 
mạnh nào đã khiến cho cháu trỏ nên bạo dạn, hay cháu đã 
mất hết tính e thẹn của giới mình, nếu như ở đây, trước một 
cử tọa thế này, cháu giãi bày hết những ý nghĩ của mình. 
Nhưng cháu cầu xin đức ngài cho biết điều tai họa nhất mà 
cháu phải chịu sẽ là gì, nếu như cháu từ chối không kết duyên 
cùng Đimitriơx? 

THIDIƠX - Hoặc là chết, hoặc là khước từ vĩnh viễn xã hội loài 
người. Vì vậy, cho nên, Hecmiơ xinh đẹp ơi, hãy dò hỏi những 
ham muôn của chính mình. Hãy hiểu biết về tuổi thanh xuân 
của mình, hãy quan sát kỹ máu huyết của mình xem thử, nếu 
như cháu không thuận tình theo ý cha lựa chọn, cháu có khoác 
nổi chăng một tấm áo tu hành, vĩnh viễn gửi mình nơi tu viện 
âm u, trọn đời làm một bà mụ héo hắt, hát những bản thánh 
ca sầu thảm cho mặt trăng khô héo lạnh lùng. Cực lạc thay 
những kẻ làm chủ được máu huyết của mình để cam chịu cuộc 
hành hương ấy của cô gái đồng trinh. Những đóa hồng cất 
hương thơm giữa trần thế còn hạnh phúc hơn bông hoa héo 
mòn trên cành gai trinh bạch, nảy nở, sinh sôi và tàn lụi 
trong cực lạc cô đơn. 

HECMIƠ - Thưa chúa công, tôi quyết sẽ lớn lên, sông và chết như thế 
này đây, còn hơn là đem chữ trinh của mình thần phục vị công 
tử này, chịu đựng một cái ách không hề ham muốn mà lòng tôi 
không khuất phục. 

THIDIƠX - Cứ thảnh thơi mà suy nghĩ. Đến tuần trăng mới nay mai, 
tức là đến ngày hôn phối giữa ta đây và người yêu của ta để 
được gắn bó bằng sợi dây chung sống đời đời, đến ngày đó, cháu 
phải sẵn sàng chịu chết vì không tuân theo ý muôn của thân 
phụ, hoặc phải kết duyên cùng Đimitriơx như chàng mong 
muốn, hoặc phải thề nguyền trước bàn thờ nữ thần Đaian (1) , 
cam sông cô đơn và khổ hạnh suốt đời. 


(1) Tên Latinh của nữ thần Trinh bạch. Đọc theo tiếng Pháp là Đian. Trong thần 
thoại Hy Lạp, đó là Artêmix. Ở đây, Shakespeare có sự nhầm lẫn. Thidiơx, một 
người Hy Lạp, lại không dùng tên Đaian để gọi Artêmix. Đây là do thói quen, vì 
về sau, trong văn chương người ta hay dùng Đaian hơn Artêmix. 


960 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐIMITRIƠX - Ôi hỡi Hecmiơ dịu dàng, hãy thuận lòng đi thôi. Còn 
Laixanđơ, anh hãy nhường cái danh hiệu mỏng manh của anh 
cho quyền hạn vững chắc của tôi. 

LAIXANĐƠ - Đimitriơx, anh được thân phụ nàng yêu, xin anh cứ lấy 
quách ông ta. Hăy để cho tôi được hưởng tình yêu của Hecmiơ. 

IGIƠX - Laixanđơ, đồ ngạo mạn! Đúng là ta yêu thương Đimitriơx và 
lòng yêu thương ấy sẽ để lại cho anh ta cái gì thuộc quyền ta. 
Nàng là con ta, và mọi quyền của ta đôi với nó, ta quyết trao lại 
cho chàng Đimitriơx. 

LAIXANĐƠ - Thưa chúa công, tôi cũng dòng dõi như anh ta, cũng 
giàu sang như thế. Tình yêu của tôi lại mãnh liệt hơn nhiều. 
Cuộc đời của tôi mặt nào cũng êm đẹp, nếu không phải là hơn, 
so với cuộc đời của Đimitriơx. Và trên tất cả những niềm kiêu 
hãnh đó, nàng Hecmiơ xinh đẹp lại yêu tôi. Vậy thì sao tôi lại 
không thi hành quyền hạn của tôi? Còn Đimitriơx, thì tôi xin 
nói thẳng điều này vào mặt anh ta, đã từng ve vãn Hêlen, con 
gái của Nêđa và chiếm đoạt được tâm hồn cô ta. Còn cô ta, một 
người đàn bà hiền dịu, thì say mê, say mê đắm đuối, say mê 
đến mức tôn thờ cái anh chàng tội lỗi và bất nhất này. 

THIDIƠX - Ta phải thú nhận rằng ta đã nghe nói nhiều đến chuyện ấy 
và định bụng có mấy lời với Đimitriơx, nhưng vì quá bận bịu với 
những việc riêng tư, ta quên khuấy đi mất. Nhưng nàv, Đimitriơx, 
lại đây và cả Igiơx nữa, lại đây, các người hãy đi cùng ta, ta có đôi 
điều muốn chỉ bảo riêng cho cả hai người. Còn Hecmiơ xinh đẹp, 
cháu phải gắng sức thế nào để khuôn những mơ ước của mình 
theo ý muốn của phụ thân, bằng không, luật lệ thành Aten, mà 
chúng ta đây không có cách nào giảm nhẹ, sẽ buộc cháu phải chết 
hoặc nhận lời thề nguyện sống cô độc suốt đời. Đi thôi, Hipôlita 
yêu kiều, em thấy sao? Đimitriơx và Igiơx, hãy cùng đi luôn, ta có 
việc phải nhờ đến các người trong cuộc hôn lễ và phải bàn bạc đôi 
điều liên quan mật thiết đến các người. 

IGIƠX - Chúng tôi xin theo hầu ngài, hân hạnh được làm nghĩa vụ. 

Thidiơx, Hipôlita, ỉgiơx, Đimitriơx và tùy tùng vào... 

LAIXANĐƠ - Thế nào, hỡi em yêu, sao mà má em xanh xao làm vậy? 
Vì lý do gì mà những đóa hồng trên ấy chóng nhạt phai? 

HECMIƠ - Tựa như vì thiếu mưa, mà em có thể để cho tuôn ra từ 
dông bão của mắt em. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


961 


LAIXANĐƠ - Ôi, theo những điều anh đã đọc và đã nghe qua chuyện 
kể hay qua lịch sử thì tình yêu thực sự có bao giờ êm ả trôi qua. 
Hoặc là do sự khác biệt về dòng dõi... 

HECMIƠ - Ôi đau đớn! Người trên cao mà vương vào người dưới thấp! 

LAIXANĐƠ - Hoặc là bị ghép sai về tuổi tác... 

HECMIƠ - Ôi tai họa! Kẻ quá già mà đính hôn với người non nớt! 

LAIXANĐƠ - Hoặc là dựa vào sự lựa chọn của mẹ cha... 

HECMIƠ - Ôi địa ngục! lựa chọn tình yêu theo mắt nhìn của kẻ khác! 

LAIXANĐƠ - Hoặc là nếu như có được mối tình đồng cảm trong sự lựa 
chọn thì chiến tranh, chết chóc hay bệnh hoạn, lại vây quanh 
lấy nó, khiến nó thoáng qua như một tiếng động, chập chờn 
như một cái bóng, ngắn ngủi như một giấc mơ, bừng sáng vội 
vàng như một tia chớp giữa đêm đem, trong khoảnh khắc phơi 
bày ra cả trời lẫn đất và người ta chỉ vừa kịp nói: “Trông kìa!” 
thì đôi hàm của bóng tối đã nhai nghiến nó đi: những gì ngời 
sáng tan biến mau chóng vậy thay! 

HECMIƠ - Nếu quả là những người yêu nhau thực sự bao giờ cũng 
phải khổ đau thì đó là một điều luật của số phận. Chúng ta hảy 
kiên trì chịu đựng thử thách, vì đó là dấu hiệu thông thường 
của tinh yêu, cũng giông như những tâm sự, những giấc mơ, 
những tiếng thở dài, những ước mong, những giọt lệ, tất cả đều 
là những tùy tùng tội nghiệp của sự đắm say. 

LAIXANĐƠ - Một lời có sức thuyết phục biết bao! Vậy thì, Hecmiơ, 
hãy nghe anh. Anh có một bà cô góa bụa, làm chủ một gia sản 
lớn mà lại không con. Bà ấy quý yêu anh như đứa con duy nhất 
của mình. Nhà bà cách xa Aten bảy dặm, ở đấy, anh có thể làm 
lễ cưới em, hỡi Hecmiơ yêu kiều. Luật lệ độc ác thành Aten 
không thể đuổi theo ta đến tận chốn ấy. Nếu quả thật em yêu 
anh thì đêm mai em hãy trốn ra khỏi nhà, anh sẽ đứng chờ em 
ồ trong rừng, cách thành một dặm, nơi có lần anh đã gặp em 
cùng với Hêlen để đón mừng buổi sáng tháng Năm (1) . 


(1) Lễ chào mừng ngày đầu tiên của tháng Năm rất phổ biến ở nước Anh vào thời 
Shakespeare. Sáng sớm, thanh niên nam nữ đi vào rừng vui chơi, ca hát, nhảy 
múa, thi tài với nhau, lựa chọn “Nữ hoàng tháng Năm” và hái cây xanh về trang 
hoàng nhà cửa. Việc cho rằng phong tục này cũng thịnh hành ở Aten cổ đại là 
không chính xác về mặt lịch sử. 


61 - SECHXPIA 



962 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HECMIƠ - Anh Laixanđơ tốt lành của em! Em xin thề với anh, có 
cánh cung mạnh nhất và mũi tên đầu vàng tốt nhất của thần 
Kiupit (1) , có những con chim bồ câu trong trắng của thần Vệ 
nữ* 2 *, thần đan kết các tâm hồn và khuyến khích các tình yêu, 
có ngọn lửa thiêu cháy nữ hoàng Cactagiơ khi thấy tên lừa lọc 
người Troa dong buồm ra đi (3) , có tất cả những lời thề ước mà 
bọn đàn ông xưa nay đã phản bội, nhiều hơn gấp bội những lời 
thề ước mà những người đàn bà xưa nay đã nói ra, em sẽ quyết 
gặp anh ngày mai, đúng nơi anh đã hẹn. 

LAIXANĐƠ - Em yêu ơi, hãy giữ lấy lời. Kìa, Hêlen đã đến. 

Hèlen ra 

HECMIƠ - Cầu Chúa phù hộ cho nàng Hêlen xinh đẹp! Chị đi đâu 
kia? 

HÊLEN - Chị gọi tôi là xinh đẹp ư? Xin hãy rút cái từ xinh đẹp ấy đi. 
Đimitriơx yêu vẻ đẹp của chị. Ôi vẻ đẹp hạnh phúc! Đôi mắt chị 
là những vì sao lóng lánh, và giọng nói dịu dàng của chị còn 
thánh thót hơn cả tiếng sơn ca trong tai kẻ mục đồng khi lúa 
còn xanh và những nụ sơn trà bắt đầu nở. Bệnh vốn hay lây, ôi 
hỡi Hecmiơ xinh dẹp, nếu như vẻ mỹ miều cũng thế thì tôi sẽ 
dược lây bệnh của chị trước khi ra đi. Tóc của tôi sẽ lây tóc của 
chị, mắt của tôi lây cái nhìn của chị và lưỡi của tôi lây cái nhịp 
diệu dịu dàng trong tiếng nói của chị. Nếu như thế giới là của 
tôi, thì tôi sẽ cho đi hết, trừ Đimitriơx, để biến thành chị. Oi, 
hãy dạy cho tôi cung cách của chị, và bằng thứ nghệ thuật nào 
chị gây ra nhịp đập của trái tim Đimitriơx! 

HECMIƠ - Tôi nhăn nhó với anh ấy, mà anh ấy vẫn yêu tôi. 

HÊLEN - Ôi, làm sao cho những cái nhăn nhó của chị truyền được 
cái tài hoa ấy cho những nụ cười của tôi. 


(1) Thần Tình yêu trong thần thoại La Mã (E-rôx trong thần thoại Hy Lạp), thường 
được biểu hiện như một đứa bé dùng cung tên bắn vào kẻ khác, thần thánh hay 
người thường dều mắc phải. Mũi tên, bằng chì hay bằng vàng là dể phân biệt tình 
yêu đau khổ hay tình yêu hạnh phúc. 

(2) Nữ thần sắc đẹp và tình yêu trong thần thoại La Mã (Aphrôđit trong thần thoại 
Hy Lạp). Xe mây của nàng do bồ câu kéo. 

(3) Nữ hoàng Cactagiơ là Đidô, tên lừa lọc người T’roa là Ênê, một anh hùng trong 
chiến tranh T’roa. Theo thần thoại La Mã, sau khi T’roa thất thủ, trong cuộc phiêu 
lưu của mình, Ênê đến Cactagiơ. Điđô yêu say dắm Ênê, nhưng Ênê lại bỏ ra di, 
dong buồm sang Italia, nên Điđô đă tự sát trên đống lửa. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


963 


HECMIƠ - Tôi nguyền rủa anh ấy, anh ấy lại hiến dâng tình yêu! 

HÊLEN - Ôi, làm sao cho những lời cầu nguyện của tôi cũng lay động 
được bấy nhiêu xúc cảm. 

HECMIƠ - Tôi càng căm ghét, anh ấy càng đeo tôi. 

HÊLEN - Tôi càng yêu thương, anh ấy càng căm ghét. 

HECMIƠ - Sự cuồng si của anh ấy đâu phải là lỗi của tôi, Hêlen ạ. 

HÊLEN - Không phải lỗi của chị, nhưng là vẻ đẹp của chị: ước gì lỗi 
ấy là của tôi! 

HECMIƠ - Chị cứ yên tâm, anh ấy sẽ không nhìn thấy tôi ở đây nữa. 
Anh Laixanđơ và tôi sắp trốn khỏi nơi này. Trước khi quen biết 
Laixanđơ, thành Aten đối với tôi như một thiên đường, ôi, 
không biết có những gì kỳ ảo ẩn náu trong mối tình tôi mà nó 
đã biến thiên đường thành địa ngục! 

LAIXANĐƠ - Hêlen này, chúng tôi xin lộ ra với chị dự định này của 
chúng tôi: đêm mai, khi mà nữ thần Phibi (1) 2 soi mặt bạc trong 
gương nước, tô điểm các lá cỏ bằng những hòn ngọc nước, vào 
cái khoảng thời gian vẫn thường che giấu cuộc trốn chạy của 
những người yêu nhau, chúng tôi quyết định trốn ra khỏi cổng 
thành Aten. 

HECMIƠ - Và Laixanđơ cùng tôi sẽ gặp nhau ỗ khu rừng, nơi mà chị 
và tôi vẫn thường tới nằm chơi trên những luống hoa anh thảo 
mềm mại, thổ lộ hết mọi điều dịu ngọt trong tâm can. Rồi từ 
đó, quay mặt khỏi Aten, chúng tôi sẽ đi tìm những bạn bè mới 
và những người xa lạ. Xin từ biệt, người bạn dịu hiền trong 
những cuộc chơi của tôi! Bạn hãy cầu nguyện cho chúng tôi nhé. 
Và mong rằng số phận may mắn sẽ đem chàng Đimitriơx đến 
cho bạn! Laixanđơ, hãy nhớ lấy lời. Chúng ta buộc phải không 
nhìn thấy nhau í2) cho đến nửa đêm mai. 

LAIXANĐƠ - Anh sẽ nhớ lời, Hecmiơ của anh. 

Hecmiơ và 

- Xin vĩnh biệt Hêlen. cầu mong rằng Đimitriơx sẽ yêu chị 
như chị yêu anh ấy! 


(1) Chỉ mặt trăng. 

(2) Trong nguyên văn: “Buộc mắt nhìn của chúng ta nhịn món ăn của những người 
yêu nhau”. 



964 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HÊLEN - Sao lại có những người hạnh phúc hơn những người khác! 
Khắp cả thành Aten, ta cũng được mọi người cho là xinh đẹp 
như nàng, nhưng để làm gì? Đimitriơx không cho là như thế. 
Chàng không muôn biết điều mà mọi người đều biết, chỉ trừ có 
mỗi mình chàng. Và chàng lầm lạc, đắm đuối theo cặp mắt của 
Hecmiơ, cũng như ta lầm lạc khi mê say những đức tính của 
chàng. Đôi với những vật tầm thường và thấp kém hoàn toàn 
không đáng giá, tình yêu có thể truyền cho hình hài và phẩm 
cách. Tình yêu không nhìn bằng mắt, mà nhìn băng tưởng 
tượng. Vì vậy mà người ta vẽ thần Kiupit có cánh bay là một kẻ 
mù lòa, và trí tưởng tượng của tình yêu lại không ưa sự phán 
xét. Những cánh bay, chứ không phải những mắt nhìn, đó là 
biểu tượng của sự vội vàng không căn cứ: người ta bảo thần Tình 
ái là một đứa trẻ, vì nó thường lầm lẫn khi lựa chọn. Giống như 
bọn trẻ con ngỗ nghịch không giữ lời cam kết khi nô đùa, thần 
Tình ái là một đứa bé bội ước ở khắp nơi. Vì trước khi Đimitriơx 
nhìn thấy cặp mắt của Hecmiơ, chàng tuôn ra bao lời thề thốt 
nói rằng chàng chỉ thuộc về ta, thế nhưng chỉ vừa cảm thấy hơi 
nóng của người Hecmiơ thì tất cả những lời thề thốt ấy đã tan 
ra và biến đi như những hạt mưa đá. Ta sẽ đến báo cho chàng 
về cuộc trốn chạy của nàng Hecmiơ xinh đẹp đêm mai, chàng sẽ 
đuổi theo nàng đến khu rừng, và nếu vì đưa tin ấy mà ta được 
chàng cám ơn thì đó đã là một điều quý hóa. Và giờ đây, dể tự 
thưởng công cho mình, ta trở lại ngay dưới ánh mắt chàng. 

Hêlen vào 


CẢNH II 

Aten. Một gian phòng trong nhà 


Quynxơ, Xnăc, Bottơm, Phơliút, Xnao và Xtavelinh ra 
QƯYNXƠ - Cả đội chúng ta đã có mặt đây chưa? 

BOTTƠM - Tô't hơn hết là cứ gọi tất. Từng người một, theo đúng 
danh sách. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


965 


QUYNXƠ - Đây là cuốn sổ ghi tên tất cả những người được xem như 
là thích hợp nhất trong cả Aten để thủ vai trong vở kịch của 
chúng ta trước mặt ngài quận công và nữ quận công vào tối 
ngày hôn lễ. 

BOTTƠM - Này bác Pitơ Quynxơ tốt lành ơi, trước hết hãy cho biết 
vở kịch nói về cái gì đã, rồi đọc tên các nhân vật lên, như thế 
mới được chứ. 

QƯYNXƠ - Trời đất, vở kịch của chúng ta là Vở hài kịch ỏi thảm 
nhất và cái chết tàn khốc nhất của Pirơmơx và Thidơbỉ a \ 

BOTTƠM - Tớ bảo đảm với các cậu rằng đây là một vở rất hay, vui ra 
phết... Nào, bác Pitơ Quynxơ tốt lành, cứ theo sổ mà gọi các 
nhân vật đi.:. Các cậu đứng thẳng vào. 

QUYNXƠ - Tớ gọi thì trả lời nhé... Nic Bottơm, thợ dệt. 

BOTTƠM - Có. Nói xem tớ đóng vai gì, rồi hẵng tiếp. 

QUYNXƠ - Nic Bottơm, cậu được phân vai Pirơmơx. 

BOTTƠM - Pirơmơx là loại người nào? Một kẻ si tình hay một tên 
bạo chúa? 

QUYNXƠ - Một kẻ si tình tự sát một cách hào hùng vì tình yêu. 

BOTTƠM - Để đóng vai này cho tô"t, phải rỏ ít nhiều nước mắt. Nếu 
tớ thủ vai, thì khán giả hãy liệu hồn mà xem mắt của mình, tớ 
sẽ vung lên bão táp và gây ra đồng cảm chừng nào. Qua những 
người khác đi... Thế nhưng, cái khí chất chính của tớ lại hợp 
với một vai bạo chúa. Tớ có thể thủ vai Ecquyn 1 (2) như ít người 
đóng được, hay một vai làm nổ tung mọi vật, và phán ra những 
lời quyết liệt <3) . 

Những hòn đả hờn căm 
Ảm ầm va chạm 
Sẽ đập tan xích khóa 
ơ cổng các ngục tù 

(1) Shakespeare giễu cợt cách chia rạch ròi các thể loại kịch theo truyền thống, ở 

đây, ngay tên gọi của vở kịch này cũng có tính chất hài hước, vì là “hài kịch” mà 

lại “bi thảm”, nhưng về thực chất lại là “bi kịch” mà “buồn cười”. 

(2) Ecquyn, nhân vật anh hùng, có sức khỏe phi thường, lập 12 chiến công rực rỡ 

trong thần thoại La Mã (trong thần thoại Hy Lạp là Eracĩex). 

<3) Trong nguyên văn, “xé nát một con mèo”. 



966 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Và xe mây Phibơx a) 

Sẽ chiểu sáng từ xa 
Làm tan tan hợp hợp 
Những số phận rủi ro. 

Thật tuyệt diệu!... Giờ hãy gọi tên các diễn viên khác đi... Đó là 
giọng của Ecquyn, giọng của một bạo chúa... Một kẻ si tình thì 
thông thiết hơn. 

QƯYNXƠ - Phranxix Phơliút, thợ chữa ống bễ. 

PHƠLIÚT - Có, Pitơ Quynxơ. 

QƯYNXƠ - Cậu phải đóng vai Thidơbi. 

PHƠLIÚT - Thidơbi là ai? Một kị sĩ lang thang à? 

QUYNXƠ - Đó là vị phu nhân mà Pirơmơx phải yêu. 

PHƠLIÚT - Này, nói thực, đừng để tớ đóng vai nữ. Râu tớ đang lên 
đây này. 

QƯYNXƠ - Chẳng sao cả. Cậu sẽ đeo mặt nạ khi đóng vai và cậu tha 
hồ nói giọng kim thật nhỏ. 

BOTTƠM - Nếu tớ che được mặt thì cho tớ đóng vai Thidơbi với, 
tớ sẽ nói bằng một giọng thanh nhỏ nhẹ ghê gớm: “Thidơnỉ, 
Thidơni”... “ơi, anh Pirơmơx, người yêu thương mến của em 
ôi! Thidơbi thân yêu của anh, người đàn bà thân yêu của 
anh đây!” 

QƯYNXƠ - Không, không, cậu phải đóng vai Pirơmơx, còn Phơliút, 
cậu thì vai Thidơbi. 

BOTTƠM - Thôi được, tiếp đi. 

QƯYNXƠ - Rôbin Xtavelinh, thợ may. 

XTAVELINH - Có, Pitơ Quynxơ ạ. 

QƯYNXƠ - Rôbin Xtavelinh ạ, cậu phải đóng vai mẹ Thidơbi. Tôm 
Xnao, thợ hàn nồi. 

XNAO - Có, Pitơ Quynxơ. 

QƯYNXƠ - Cậu đóng vai bố Pirơmơx; còn tớ thì vai bố' Thidơbi. Còn 
Xnăc, thợ mộc, cậu đóng vai sư tử, tớ hy vọng là vậy. 


( 1 ) 


Phibơx: thần Mặt trời. 




GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ 


967 


XNẢC - Cậu đã có cái phần vai sư tử viết ra chưa? Nếu có thì xin cậu 
cho tớ, vì tớ chậm thuộc lắm. 

QƯYNXƠ - Cậu có thể ứng khẩu ra, vì chỉ là gầm rú thôi mà. 

BOTTƠM - Cho tớ đóng vai sư tử với. Tớ sẽ gầm rú khiến cho ai 
cũng khoái chí khi nghe tớ. Tớ sẽ gầm rú khiến cho ngài quận 
công phải nói: “Để cho hắn gầm rú nữa đi! Để cho hắn gầm rú 
nữa đi!”. 

QƯYNXƠ - A, nếu cậu làm ghê gớm quá thì nữ quận công và các bà 
phu nhân sẽ phát hoảng lên, họ sẽ kêu thét lên, và như thế là 
đủ để treo cổ tất cả bọn ta lên. 

TẤT CẢ - Treo cổ tất cả bọn ta, mỗi bà mẹ một thằng con. 

BOTTƠM - Các ông bạn của tôi ơi, tớ đồng ý với các cậu rằng nếu ta 
làm các phu nhân hoảng sợ, thì họ không có cách phán xét nào 
hơn là treo cổ bọn ta. Nhưng tớ sẽ hạ giọng xuống đến mức tớ 
sẽ gầm rú một cách dịu dàng y như một con chim bồ câu đang 
mớm cho con. Tớ sẽ gầm rú y như một con chim họa mi. 

QƯYNXƠ - Cậu không thể đóng vai nào khác vai Pirơmơx. Vì 
Pirơmơx là một người có bộ mặt dịu dàng, một người tử tế như 
người ta ưa thấy vào một ngày hè, một người rất lịch sự, đáng 
yêu, bởi vậy cậu nhất thiết phải đóng vai Pirơmơx. 

BOTTƠM - Được, tớ sẽ lĩnh vai ấy cho. Đóng vai ấy thì bộ râu nào là 
hợp nhất với tớ? 

QƯYNXƠ - Cái nào cũng được, tùy ý cậu. 

BOTTƠM - Tớ sẽ ra vai hoặc là với một bộ râu màu rơm nhé, một bộ 
màu da cam rám nhé, một bộ màu đỏ lấm tấm nhé, hoặc là với 
một bộ râu màu vương miện Pháp, vàng chóe u) . 

QƯYNXƠ - Mấy cái vương miện Pháp hoàn toàn không có râu, và 
thế là cậu đóng kịch mặt trơn. Nhưng này, các ông tướng ơi, 
đây là phần vai của các cậu. Và tớ yêu cầu các cậu, van xin các 
cậu, khuyên can các cậu học kỹ vai mình cho kịp đêm mai, và 


{1) Trong sân khấu thời Eliđabét ở Anh, râu đeo phải thích hợp với các loại vai. ở 
đây Bottơm lại định đeo cho mình râu của các loại nhân vật: trộm cuớp, giết 
người, phản bội. “Vương miện Pháp là một câu đùa, vì có liên quan đến bệnh giang 
mai, mà người Anh, người Đức cũng thường gọi là “bệnh Pháp”, trong khi người 
Pháp thì lại gọi là “bệnh của Nêôpôn” (Italia). 



968 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


gặp tớ dưới ánh trăng, ở khu rừng thuộc lâu đài, cách thành 
phố một dặm. Bọn ta sẽ tập diễn ở đấy, vì nếu chúng ta gặp 
nhau trong thành phô" thì chúng ta sẽ bị thiên hạ quấy rầy và 
ý đồ của ta lộ hết. Trong lúc chờ đợi, tớ sẽ lập một bản danh 
sách các đồ đạc cần cho vở kịch của ta. Tớ van các cậu, đừng 
quên đấy. 

BOTTƠM - Bọn tớ sẽ đến và ở đấy chúng ta sẽ tập diễn thật tự do và 
hăng hái. 

QUYNXƠ - Hãy cô" lên. Phải cho thật hoàn hảo. Chào các cậu. Chỗ 
gặp là cây sồi của quận công. 

BOTTƠM - Đủ rồi. Bọn tớ nhất định sẽ y hẹn (1) . 

Họ vào 


(1) Trong nguyên vản: “Y lời hay cứ cắt dây cung”, nhắc lại lời của những người thợ 
bắn cung: “Nếu bắn không trúng đích thì xin cứ cắt dây cung đi!”. 



HỒI HAI 

CẢNH I 

Một khu rừng gần Aten 


Một tiên nữ ra bằng một cửa và Păc ra bằng cửa kia 
PẢC - Nào, tiến nữ, nàng lang thang những chôn nào? 

TIÊN Nữ - 

Trên đồi, trên lủng, 

Qua bụi, qua bờ, 

Trên vườn, trên giậu, 

Qua nước, qua lửa, 

Ta lang thang khắp chốn khắp nơi 
Còn nhanh hơn vầng trăng bạc. 

Ta hầu hoàng hậu loài tiến 
Thấm ướt vết chân trèn cỏ. (1) 

Loài hoa anh thảo cao to là khách trọ của nàng: 

Ngươi thấy những vết đậm đà trến tấm áo vàng của chúng 
Đó là những viễn hồng ngọc, sở thích loài tiễn, 

Những nốt ruồi nơi chứa đọng hương thơm. 

Giờ đây ta phải đi tìm mấy giọt sương để đeo một viên ngọc 
vào mỗi tai anh thảo. Xin từ biệt ngươi, thằng hề của các vị 


(1> Những vòng tròn sáng thường thấy trên bãi cỏ xanh được xem như là vết chân 
những điệu múa vòng của loài tiên. 



970 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


tiên. Ta đi đây. Hoàng hậu của chúng tôi và các tiên đồng của 
nàng sắp đến đây rồi. 

PẢC - Đêm nay đức vua mở cuộc thi vui ở nơi đây, hãy xem chừng 
đừng để cho người nhìn thấy hoàng hậu. Ôbêrơn nổi lôi đình 
ghê gớm, vì nàng có một cậu bé xinh đẹp, lấy trộm của nhà vua 
Ân Độ, làm người hầu cận. Nàng chưa bao giờ lấy về một đứa 
bé dịu hiền đến thế. Ôbêrơn thì ghen tức, muốn rút đứa bé về 
làm kị sĩ trong đoàn tùy tùng của mình để dạo chơi các khu 
rừng hoang dã. Nhưng nàng cố giữ đứa bé yêu thương băng sức 
mạnh, kết hoa quanh người hắn và lấy hắn làm tất cả niềm vui 
của mình. Và bây giờ đức vua và hoàng hậu không bao giờ gặp 
nhau trong rừng hay trên bãi cỏ, cạnh giếng nước trong hay 
dưới ánh sao đêm, mà lại không cãi nhau, khiến cho các tiên 
đồng hoảng sợ chạy vào đài các hoa quả và giấu mình trong đó. 

TIÊN Nữ - Hoặc là ta lầm lẫn hình dáng và cung cách của ngươi, 
hoặc chính ngươi là gã thiên thần khôn ranh, hay lừa đảo gọi 
là Rôbin Tốt bụng. Phải chăng ngươi là đứa hay dọa nạt các cô 
gái trong làng, vớt kem trên sữa và đôi khi phá đám trong cối 
xay khiến cho bà nội trợ thở dốc ra mà vẫn không nên công 
cán gì, hoặc có khi làm cho rượu không lên men, làm cho 
những người đi đêm lạc lối rồi cười cợt nỗi nhọc nhằn của họ? 
Và này, Păc dịu dàng, những ai gọi ngươi là Tiểu yêu, ngươi 
giúp việc cho họ và khiến họ gặp điều may, phải chăng chính 
là ngươi đó? 

PĂC - Nàng nói đúng. Chính tôi là kẻ lữ hành vui vẻ ban đêm, Tôi 
làm trò cho Ôbêrơn và khiến đức ông mỉm cười, khi tôl đánh 
lừa một con ngựa đực mập mạp, nuôi toàn bằng đậu, bằng cách 
hí vang giống như một con ngựa cái còn non. Có khi tôi lại giấu 
mình trong bát ăn của một mụ lắm mồm dưới hình một con cua 
rán và rồi khi mụ uống, tôi húc vào môi và đổ rượu lên thân 
hình khô héo của mụ. Người đàn bà khôn ngoan nhất, khi kể 
câu chuyện buồn thảm nhất, đôi lúc tưởng lầm tôi là cái ghế ba 
chân, tôi bèn trượt đi dưới mông bà, thế là bà ta ngã lăn kềnh, 
kêu to: “Ôi, lão thợ may”, rồi đâm ho sặc sụa. Thế là cả lũ ôm 
bụng cười, và hòa chung niềm vui với nhau, họ vừa hỉ mũi vừa 
thề thốt rằng chưa bao giờ được trải qua một giờ vui như thế. 
Nhưng này tiên nữ, tránh ra, Ôbêrơn đang đến kia kìa. 

TIÊN Nữ - Và đây nữ hoàng tiên chủ của tôi. Ước gì đức vua đã đi rồi. 



GIẤC MỒNG ĐÊM HÈ 


971 


Ôbêrơn và tùy tùng ra bằng một cửa và 
Titania cùng tùy tùng ra bằng cửa khác 

ÔBÊRƠN - Này Titania kiêu hãnh, đêm trăng lại xúi quẩy gặp nhau. 

TITANIA - Sao, ôbêrơn đố kị! Này, các tiên đồng, hãy cùng nhau bay 
khỏi nơi đây, ta đã thề từ bỏ cuộc đời chung chạ với chàng. 

ÔBÊRƠN - Đứng lại, đồ phóng đãng hỗn hào: ta không là chúa tể của 
nàng sao? 

TITANIA - Thế thì ta phải là nữ chúa của người. Nhưng ta biết rằng 
người đã trốn khỏi xứ tiên và dưới hình dạng của một gã Corin (1) 
suốt ngày ngồi thổi sáo cuông rạ và làm thơ tình yêu dâng nàng 
Philiđa say đắm. Vì sao người lại trở về đây từ những bến bờ xa 
xôi nhất của Ân Độ? Thực ra, phải chăng là vì nàng Amadôn 
hợm hĩnh, nữ chúa đi giầy cao đế và mối tình thượng võ của 
người, sắp kết duyên cùng Thidiơx? Và người đến để mang lại 
niềm hoan lạc và sự phồn vinh cho chăn gối của họ? 

ÔBÊRƠN - Thật xấu hổ cho nàng, Titania, sao lại có thể nghĩ như 
thế về lòng tin cậy của ta đối với Hipôlita, khi biết rằng ta biết 
chính mối tình của nàng đối với Thidiơx? Nàng đã chẳng nhân 
đêm mờ chập choạng mà dẫn hắn đi xa khỏi nàng Pêrigiênia 
mà hắn cướp được đó sao? Và làm hắn phản bội lời thề với 
nàng Igơn xinh đẹp, với Ariat và Antiôpa? (2) 

TITANIA - Những thứ đó đều là chuyện bịa đặt của lòng ghen tuông. 
Và không bao giờ, khỏi đầu từ buổi giữa hè, dầu là chúng ta có 
gặp nhau d trên đồi, dưới lùng, trong rừng, ngoài bãi cỏ, cạnh 
một nguồn nước lát sỏi hay một con suối đầy lau sậy, hoặc trên 
dải đất sóng vỗ bên bờ biển để nhảy múa theo tiếng gió \i vu 
mà người lại không quấy phá cuộc vui của bọn ta bằng những 
lời cãi cọ ồn ào. Và những ngọn gió, réo rắt theo bọn ta một 
cách vô hiệu quả, như để trả thù, đã hút lên từ biển cả những 
đám mây truyền nhiễm; những đám mây này rơi xuống đất liền 
đã khiến cho từng con sông nhỏ cũng căng phồng lên, khiến 
cho nước chảy tràn qua bờ: như vậy là con bò đã đeo ách trên 
vai một cách vô ích, người đi cày mất không những giọt mồ hôi 
của mình và ngọn lúa xanh đã thối rữa trước khi những hạt lúa 


(1) Tức một gã mục đồng. 

(2) Tên những nhân vật này đều dược Shakespeare rút ra từ cuộc đời của Thidiơx 
dựa theo các sách cổ. 



972 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nảy bông. Chuồng trại thì trống không dưới cánh đồng ngập 
nước, còn bầy quạ thì được nuôi béo bằng thịt gia súc chết dịch. 
Bãi chơi trò chín người (1) ngập ngụa bùn lầy và người ta không 
còn nhận ra được những lối đi quanh co giữa đồng cỏ rậm rạp vì 
không còn dấu vết. Lũ người trần thế mất đi những cuộc vui 
mùa đông: giờ đây đêm dêm không còn vang vọng tiếng hát 
ngợi ca hay tiếng chuông cầu nguyện phước lành. Vì vậy mà 
trăng, nữ thần của sóng nước, tái xanh lên vì giận dữ, làm ướt 
đẫm toàn bộ không khí khiến các bệnh thấp khớp ào ào phát 
triển. Vào giữa cảnh hỗn loạn ấy, ta thấy bốn mùa biến đổi: 
tuyết trắng rơi xuống lòng tươi mát của một đóa hồng đỏ sẫm, 
và một dây nụ hoa mùa hạ, dịu dàng, ngát hương, được đặt lên 
cằm, lên trán giá băng của lão già Đông như để nhạo cười. Mùa 
xuân, mùa hạ, mùa thu sinh sôi, mùa đông giận dữ thay đổi 
trang phục thông thường của chúng, và do sự phát triển lung 
tung này, mọi người kinh ngạc không nhận ra cái gì là cái gì 
nữa. Bao nhiêu tai họa ấy là do sự cãi cọ, sự bất hòa của chúng 
ta mà ra: chúng ta là nguồn gốc đã sản sinh ra chúng. 

ỒBÊRƠN - Thì nàng hãy sửa chữa đi, điều đó chỉ tùy thuộc ở nàng. 
Vì sao Titania lại làm phật ý chàng Ôbêrơn của nàng? Tôi chỉ 
xin nàng một thăng bé lấy trộm được để làm người thuộc hạ 
trung thành. 

TITANIA - Hãy dẹp yên trái tim của chàng lại. Cả đất nước thần tiên 
của chàng cũng không mua được thằng bé của tôi. Mẹ nó là một 
tín đồ thuộc dòng phái của tôi và trong không khí ngát hương 
của xứ An Độ, đêm đêm, nàng vẫn thường trò chuyện bên tôi, 
rồi ngồi trên cát vàng của Nêptuyn (2) cùng tôi nhìn những chiếc 
thuyền buôn chất nặng chuyển đi trên sóng nước, chúng tôi đã 
cười vui vẻ khi thấy những cánh buồm ễnh bụng ra vì mang 
thai với ngọn gió tà dâm. Và nàng, lúc đó đang mang người tùy 
tùng trẻ tuổi của tôi trong bụng, giả đò bắt chước, đi lại một 
cách dịu dàng uyển chuyển như bơi, dong buồm chạy trên đất 
liền, tìm kiếm cho tôi những quà tặng nhỏ rồi quay trở lại chất 
đầy hàng hóa, như sau một chuyến đi xa. Nhưng là một người 
trần thế, nàng đã chết vì đứa bé đó. Vì tình yêu với người mẹ, 


(1> Trò chơi cổ ở nông thôn, theo một hình vuông vạch trên bãi cỏ, gồm mỗi bên 
chín người. 

(2) Thần Biển. 



973 


GIẤC MỘNG ĐẼM HẺ 

tôi nuôi dưỡng thằng con của nàng. Và cũng vì tình yêu với 
nàng, tôi quyết không xa rời nó. 

ÔBÊRƠN - Nàng định ở lại trong khu rừng này bao lâu? 

TITANIA - Có thể là cho đến sau ngày cưới của Thidiơx. Nếu chàng 
muốn nhảy một cách lặng lẽ trong cuộc khiêu vũ của bọn ta và 
xem những trò chơi dưới trăng của bọn ta thì hãy đi với bọn ta, 
bằng không, hãy tránh tôi đi và tôi sẽ lánh xa những nơi chàng 
đi tới. 

ÔBÊRƠN - Đưa cho tôi đứa bé ấy, tôi sẽ đi với nàng. 

TITANIA - Không, dù cho có đổi cả vương quốc thần tiên của chàng. 
Nào, các tiên đồng, hãy đi xa! Chúng tôi sẽ mắng mỏ nhau 
ngay, nếu ta ở lại lâu hơn. 

Titania và tùy tùng vào 

ÔBÊRƠN - Được, cứ cho người đi lối ấy. Người sẽ không đi khỏi cánh 
rừng này cho đến khi ta hành hạ người về sự lăng mạ này. Lại 
đây, Păc đáng yêu của ta! Mày có nhớ không, một lần ta ngồi 
trên một mỏm đá và lắng nghe một cô người cá, cưỡi trên lưng 
một con cá lớn, hát một làn điệu du dương và dịu dàng đến nỗi 
biển cả sóng cồn cũng trở nên êm ả khi nghe giọng hát của 
nàng và một vài ngôi sao điên dại bay ra khỏi tinh thể của 
mình để nghe điệu nhạc của cô gái biển khơi? 

PẢC - Con vẫn nhớ. 

ÔBÊRƠN - Chính lần ấy, ta đã thấy - nhưng mày thì không thấy 
được - thần Kiupit bay giữa vầng trăng lạnh và trái đất với đầy 
đủ vũ khí: thần ngắm bắn một trinh nữ xinh tươi ngự ở trời 
Tây và phóng ra từ cây cung của mình một mũi tên tình yêu 
mạnh đến mức có thể xuyên qua mười vạn trái tim. Nhưng ta 
thấy được mũi tên nồng cháy của thần Kiupit trẻ tuổi tắt ngấm 
trong những tia sáng trong trắng của mặt trăng ẩm ướt và cô 
gái quyền quý đi qua, trinh bạch trong tư tưởng, thoát khỏi nợ 
tình yêu. Thế nhưng ta lại nhận ra được nơi mũi tên của thần 
Kiupit rơi xuống. Nó rơi xuống một đóa hoa nhỏ ở phía Tây, 
trước kia trắng màu sữa, nay đỏ ửng lên vì vết thương tình, các 
cô gái gọi nó là Hoa lan tình (1) . Mày hãy tìm cho ta đóa hoa ấy. 
Có lần ta đã chỉ cho mày xem lá cây hoa ấy. Nhựa hoa ấy đặt 


(1) Trong nguyên văn: Love-in-idleness, tên một loài hoa păng-xê (Viola tricolor). 



974 


YVILLIAM SHAKHSPEARE 


vào mí mắt của một người đang ngủ sẽ làm cho người ấy, đàn 
ông hay đàn bà, yêu điên dại sinh vật đầu tiên nhìn thấy khi 
tỉnh dậy. Tìm cho ta cây hoa ấy và mày phải trở lại đây ngay 
trước khi con Lêviathơn (1) kịp bơi đi một dặm. 

PĂC - Con bay một vòng quanh trái đất trong bốn mươi phút. 

ÔBÊRƠN - Có được thứ nhựa đó rồi, ta sẽ dõi theo Titania và khi 
nàng ngủ, ta sẽ đổ nhựa lên mắt nàng. Vật đầu tiên nàng nhìn 
thấy khi tỉnh dậy, dầu đấy là một con sư tử, một con gấu, hay 
chó sói, hay trâu, hoặc một con khỉ chuyên quấy phá, một con 
bú dù tinh nghịch, nàng cũng sẽ theo đuổi với một tấm lòng 
tràn ngập yêu đương. Ỵà trước khi ta cất khỏi mắt nàng cái 
phép lạ này - ta có thể làm điều này bằng một thứ cây khác - ta 
sẽ buộc nàng trả đứa tùy tùng cho ta. Nhưng ai đang đến kia? 
Ta là kẻ vô hình, ta sẽ nghe trộm câu chuyện của họ. 

ĐỉmitriơX ra, Hêlen theo sau 

ĐIMITRIƠX - Tôi không yêu cô, vậy đừng có theo tôi. Laixanđơ và 
nàng Hecmiơ xinh đẹp ở nơi đâu? Ta muốn giết một người, 
người kia lại giết ta. Cô nói với tôi họ chạy trôn vào khu rừng 
này, và đây, tôi đến rồi, nhưng ta là thằng điên giữa rừng vì 
đâu có thấy Hecmiơ của ta! Từ nay, cô hãy đi thôi, và đừng theo 
tôi nữa! 

HÊLEN - Anh cuốn hút em, anh là một thứ đá kim cương có trái tim 
cứng rắn. Nhưng anh cuốn hút không phải sắt đâu, vì tim em 
thực thà là thép. Hãy mất đi sức mạnh cuốn hút thì em sẽ 
không còn sức mạnh theo anh. 

ĐIMITRIƠX - Tôi đã lôi kéo cô chăng? Tôi đã nói vái cô những lời 
êm đẹp chăng? Hay là đúng hơn, tôi đã không nói một cách 
rất chân thật với cô rằng tôi không yêu cô mà cũng không thể 
yêu cô? 

HÊLEN - Chính vì thế mà em càng yêu anh. Em là con chó của anh. 
Anh Đimitriơx ạ, anh càng đánh em, em càng quấn quýt bên 
chân anh. Hãy đối xử với em như con chó của anh, cứ xua đuổi 
em, cứ đánh đập em, cứ ruồng rẫy em, cứ bỏ rơi em, em chỉ xin 
được đi theo anh, dẫu cho là em vẫn không xứng đáng như thế 
này đây. Còn có vị trí nào tồi tệ hơn mà em có thể cầu xin 


(1) 


Tên một con quái vật khổng lồ ở biển, theo Kinh thánh. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


975 


trong tình yêu của anh là được anh đối xử như con chó của anh, 
tuy rằng đó là một vị trí cao quý đối với em? 

ĐIMITRIƠX - Đừng gây cho tâm trí tôi quá nhiều phẫn khích, vì tôi 
đau lòng mỗi lúc tôi nhìn cô. 

HÊ LEN - Còn em lại đau lòng mỗi lúc không nhìn thấy anh. 

ĐIMITRIƠX - Cô thật đã xúc phạm đức hạnh của mình quá lắm khi 
rời bỏ thành phố và hạ mình vào tay một kẻ không yêu cô, đem 
phó thác cái kho tàng phong phú đức trinh bạch của mình cho 
sự may rủi đêm khuya và sự bất trắc của một nơi hoang vắng. 

HÊLEN - Đức tính của anh là lợi ích của em. Bởi vậy không phải là 
đêm khi em nhìn thấy anh, cho nên em cho rằng giờ đây em 
không sống trong đêm, mà cánh rừng này cũng không vắng 
người vì anh là cả thế giới đối với em. Vậy thì làm sao lại có 
thể nói rằng em đang ở một mình khi mà cả thế giới đang ở 
đây để nhìn em? 

ĐIMITRIƠX - Tôi sẽ chạy trốn khỏi cô, nấp mình sau bụi rậm và để 
mặc cô cho thú dữ. 

HÊLEN - Con thú dữ nhất cũng không có một trái tim như anh. 
Chạy đi đâu là tùy anh, lịch sử sẽ đổi thay: Apôlô bỏ chạy còn 
Đapnê thì đuổi theo (1) ; chim câu đuổi bắt chim ưng; con nai hiền 
lành, nhanh chân lên để bắt con hổ. Đó là độ nhanh vô ích, vì 
chạy trôn là sự dũng cảm và đuổi theo là sự nhát gan! 

ĐIMITRIƠX - Tôi quyết không ngừng lại ở những câu chuyện của cô. 
Hãy để cho tôi đi. Hoặc nếu cô theo tôi thì chớ tin rằng tôi sẽ 
không làm hại cô ở trong rừng. 

HÊ LEN - Than ôi, trong đền thờ, trong thành phố, ngoài cánh đồng, 
anh đều làm hại tôi. Ôi, Đimitriơx, những sai trái của anh đã 
gây tai tiếng cho phái yếu chúng tôi. Chúng tôi không thể 
giành giật lấy tình yêu như bọn đàn ông thường làm, chúng tôi 
sinh ra là để được ve vãn chứ không phải để đi ve vãn. Tôi sẽ 
đi theo anh và biến địa ngục này thành thiên đường bằng cách 
chết trong tay của người mình yêu tha thiết. 

Đimitriơx và Hêlen vào 


(1) Trong thần thoại, Apôlô yêu say đắm Đapnê, chạy đuổi theo nàng. Đapnê kêu 
cứu các thần, được biến thành cây nguyệt quế. 




976 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ỒBÊRƠN - Vĩnh biệt cô nàng. Trước khi hắn rời khỏi lùm cây này, chính 
hắn sẽ tìm kiếm tình yêu của nàng và nàng sẽ chạy trốn hắn. 

Pắc ra 

- Mày có bông hoa đó chưa? Hoan hô anh chàng đãng tử. 

PĂC - Thưa có, này hoa đây. 

ÔBÊRƠN - Mày hãy đưa nó cho ta. Ta biết một bồn cây nơi đó hoa 
bách lý hương đang nở và mọc đầy những cành anh thảo và 
những cành hoa tím đung đưa; gần như phủ kín bằng hoa kim 
ngân nở rộ, bằng những đóa hoa hồng dịu ngát và những 
nhánh hồng hoang, đêm đêm, đôi lúc Titania ngủ ở đấy, được ru 
êm trong những đóa hoa kia bằng các điệu múa và các trò vui, 
và ở đó con rắn trải bộ da nạm bạc của nó thành một tấm áo đủ 
rộng để ấp ủ một nàng tiên. Ta sẽ dấp nhựa này lên mắt nàng 
và làm cho trí nàng đầy những hoang tưởng hãi hùng. Mày 
cũng cầm lấy một ít nhựa và tìm khắp lùm cây đây: một cô gái 
dịu dàng đất Aten đang yêu say đắm một anh chàng kiêu bạc. 
Hãy bôi lên mắt hắn, nhưng phải làm thế nào cho vật đầu tiên 
hắn thấy lại là cô gái kia. Mày sẽ nhận ra anh chàng đó bằng 
bộ áo quần Aten mà hắn mặc. Phải làm việc đó cho cẩn thận, 
để hắn tỏ ra yêu cô gái nhiều hơn là cô gái yêu hắn. Và xem 
chừng phải đến gặp ta trước tiếng gà gáy đầu tiên. 

PẢC - Xin Chúa công đừng lo, kẻ hầu hạ này sẽ làm đúng như thế. 

Vào 


CẢNH II 

Một chỗ khác ở trong rừng 


Titania và tùy tùng ra 

TITANIA - Nào, bây giờ một điệu múa vòng và một bài tiên ca! Rồi 
thì trong chốc lát (1) , hãy đi, người thì giêít sâu trong những nụ 


(1) Trong nguyên văn, “trong một phần ba phút”. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HỀ 


977 


hồng hương, người thì sản dơi lấy những dôi cánh bằng da của 
chúng mà dệt áo cho các tiểu thần của ta, người thì ngăn giữ 
con cú ồn ào, cứ đêm đêm lại gào hú kinh ngạc trước những trò 
chơi kỳ lạ của chúng ta. Giờ hãy hát cho ta ngủ, rồi mỗi người 
một việc và để cho ta nghỉ ngơi. 

Bài hát 

TIÊN Nữ THỮ NHẤT- 

Lủ các ngươi, loài rắn khoang hai nọc 
Loài nhím gai, đừng hiện raỉ 
Kì đà và rắn giun, đừng làm bậy 
Chớ lại gần hoàng hậu loài tiền taỉ 

ĐỔNG CA - 

Philômen (I) , hòa giọng ca 

Vào bài ru dịu dàng của taỉ 

Ru hơi, ru hỡi, ru hời; ru hơi, ru hỡi, ru hời. 

Không tai họa, 

Không phù phép, không bùa ma 
Đến gần này tiên diễm lệ của ta! 

Xin chúc ngủ ngon theo tiếng ru ca. 

TIÊN Nữ THỨ HAI - 

Lủ nhện đang chăng tơ, đừng đến nơi đẫy, 

Cút khỏi nơi đây, loài nhện dài chân, cút khỏi nơi đâyỉ 
Giống bọ hung đen, đừng đến gần 
Sâu bọ và ốc sên, chớ gây tàn hại! 

ĐỔNG CA - 

Phìlômen, hòa giọng ca 
Vào bài ru dịu dàng của ta! 

TIÊN Nữ THỨ NHẤT - 

Đi thôi, mọi việc đã yên! 

Chỉ một người canh gác đứng riêng. 

(1) Một tên gọi loài chim họa mi. 


62 - SECHXPIA 




978 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Các tiên nữ vào. Titania ngủ, Ôbêrơn ra 

ÔBÊRƠN - Vật nàng thấy khi nàng tỉnh dậy (ép bông hoa vào mí mắt 
Titaniạ), nàng phải đem lòng yêu thực sự, yêu thương và khổ 
đau vi nó, cho dầu đó là con báo, con mèo, con gấu hay con lợn 
rừng có bờm dựng đứng. Khi nàng tỉnh giấc, vật hiện ra trước 
mắt sẽ thành người thân yêu. Hãy tỉnh dậy khi một kẻ đê tiện 
lại gần! 

Vào 

Laixanđơ và Hecmiơ ra 

LAIXANĐƠ - Em yêu xinh đẹp, lang thang mãi trong rừng em đã 
mệt, và nói thật, anh đã quên mất lối đi. Hecmiơ ơi, nếu em 
đồng ý, chúng ta sẽ nghỉ lại nơi đây và chờ ánh ngày êm đẹp. 

HECMIƠ - Phải thế thôi, anh Laixanđơ ạ. Anh hãy tìm cho mình 
một chỗ ngủ, còn em sẽ ngả đầu vào cái bồn hoa này. 

LAIXANĐƠ - Một luống cỏ làm gối chung cho cả đôi ta, một trái tim, 
một cái giường, hai tấm lòng và một lời nguyện ước. 

HECMIƠ - Không, anh Laixanđơ tốt lành ơi! Anh thương yêu, vì tình 
nghĩa với em, hãy nằm xa ra một chút, đừng nằm gần quá thế. 

LAIXANĐƠ - Ôi, em dịu hiền, hãy hiểu cho lòng trong trắng của 
anh. Tình yêu phải hiểu nghĩa theo ngôn ngữ của tình yêu. 
Anh muốn nói rằng trái tim anh đã gắn liền với trái tim em 
đến mức ta có thể hóa chúng làm một. Hai tấm lòng quyện 
chặt với nhau bằng một lời thề thành ra hai tấm lòng và một 
lời nguyện ước. Vì vậy mà đừng chối từ một chỗ nằm ở cạnh 
bên em, vì hỡi Hecmiơ, chính nằm như thế là anh không bội 
ước lời nguyền (1) . 

HECMIƠ - Laixanđơ nói những điều bí hiểm tài tình vậy thay! Đức 
hạnh và danh dự của em đáng nguyền rủa biết bao nhiêu nếu 
như Hecmiơ có ý nói rằng Laixanđơ bội ước lời nguyền. Nhưng, 
bạn thân yêu ơi, vì tình yêu và phép lịch sự, hãy nằm xa ra hơn 
nữa. Trong đạo đức con người, một khoảng cách như vậy là 
thích hợp để nói về một chàng trai đức hạnh và một cô gái tiết 
trinh. Này, bạn hiền ơi, xin chúc ngủ ngon và cầu cho tình yêu 


(1) Chơi chữ trong nguyên văn: To lie trong tiếng Anh, vừa có nghĩa là “nằm” vừa 
có nghĩa là “nói dôì, bội ước lời nguyền”. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


979 


của chàng không bao giờ phai nhạt cho đến khi cuộc đời êm đẹp 
của chàng kết thúc! 

LAIXANĐƠ - Anh nguyện: Amen, Amen cho lời cầu chủc tô't lành kia 
và xin cuộc đời cứ kết thúc khi lòng chung thủy của anh kết 
thúc! Đây là giường của anh và mong rằng giấc ngủ sẽ khiến 
cho em được nghỉ ngơi hoàn toàn. 

HECMIƠ - Một nửa lời chúc tụng kia xin dồn lên mắt của người chúc 
tụng! 

Họ vào 
Pắc ra 

PĂC - Mình đã đi khắp cánh rừng mà chẳng tìm thấy anh chàng 
người Aten để nghiệm trên mắt hắn sức mạnh kích thích tình 
yêu của thứ hoa này. Đêm khuya và im lặng! Ai kia? Hắn mặc 
quần áo kiểu Aten, chính hắn là người mà thầy ta nói đã khinh 
bạc cô gái Aten. Còn đây là cô gái, ngủ say trên mặt đất ẩm 
thấp và bẩn thỉu. Một tâm hồn tươi đẹp! Nàng không dám năm 
gần cái anh chàng keo kiệt trong tinh yêu và giết hại phép lịch 
sự này. Đồ thô lỗ, ta ném lên mắt mày (ép bông hoa vào mí mắt 
Laixanđơ) tất cả quyền lực của phép lạ này. Khi mày tỉnh giấc, 
tình yêu sẽ cấm đoán không cho giấc ngủ đọng lại trên mắt 
mày! Vậy thì hãy tỉnh dậy khi ta đi rồi, vì bây giờ ta phải đến 
với Ôbêrơn. 

Vdo 

Đỉmitriơx và Hêlen chạy ra 

HÊLEN - Đứng lại, anh Đimitriơx thân yêu, dầu anh có phải giết em. 

ĐIMITRIƠX - Tôi ra lệnh cho cồ, từ nay, đừng ám ảnh tôi như thế nữa. 

HÊLEN - Ôi, anh quyết định bỏ em trong đêm tối sao? Xin đừng làm thế. 

ĐIMITRIƠX - Đứng lại, không thì tai họa mặc cô, tôi quyết đi một mình. 

Vào 

HÊLEN - Ôi, ta hết cả hơi sức trong cuộc đuổi bắt cuồng si này. Ta 
càng cầu xin nhiều, ân huệ ta càng ít. Hecmiơ mới là người 
hạnh phúc, dầu cho nàng ở nơi đâu. Vì nàng có đôi mắt diễm 
huyền và lôi cuốn, nhưng sao mắt nàng lại sáng thế? Hẳn 
không phải là vì những giọt nước mắt đắng cay. Nếu vậy thì 
mắt ta còn chan chứa lệ nhiều hơn mắt nàng. Không, không, ta 
xấu xí như một con gấu, vì loài thú dữ gặp ta cũng hoảng sợ 



980 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


chạy xa. Cho nên không lạ rằng Đimitriơx chạy trốn ta như 
một con quái vật. Cái gương dối trá và độc ác nào đã khiến ta 
so sánh mình với cặp mắt lóng lánh của Hecmiơ? Nhưng ai 
đây? Laixanđơ! Nằm trên đất! Chết? Hay ngủ? Ta không thấy 
máu, không thấy vết thương. Laixanđơ, nếu anh còn sống, ông 
anh tốt lành ơi, xin hãy tỉnh dậy. 

LAIXANĐƠ (tỉnh dậy) - Và anh quyết chạy băng qua ngọn lửa vì tình 
yêu dịu hiền của em. Hêlen trong sáng ơi! Tạo hóa bày ra cái 
nghệ thuật khiến anh thấy được trái tim em qua lồng ngực của 
em. Đimitriơx đâu rồi. Ôi, cái tên người đê mạt ấy là một chữ 
thích hợp biết bao để chết ở đầu mũi kiếm của ta! 

HÊLEN - Xin đừng nói thế, Laixanđơ, đừng nói thế. Anh ấy yêu 
Hecmiơ của anh thì có sao đâu? Có sao đâu, thưa công tử. Vì 
Hecmiơ vẫn yêu anh, vậy xin anh cứ hạnh phúc. 

LAIXANĐƠ - Hạnh phúc cùng với Hecmiơ ư? Không, anh rất hối tiếc 
những giờ phút tẻ nhạt đã qua cùng cô ấy. Anh yêu Hêlen, chứ 
không phải Hecmiơ. Ai lại đi đổi một con bồ câu để lấy một con 
quạ? Ý thức của con người bị lý trí thống trị và lý trí nói rằng 
em là cô gái xứng đáng hơn. Cây đang lên không chín trước 
mùa, cho nên trước đây, khi còn trẻ, lý trí của anh chưa chín, 
còn bây giờ lên tới đỉnh cao của kinh nghiệm con người, lý trí 
đã trở thành kẻ thống lĩnh ý thức của anh và dắt anh ra trước 
cặp mắt em. Trong cặp mắt này, anh thấy được những câu 
chuyện ái ân được viết ra trong cuốn sách phong phú nhất về 
tình yêu. 

HÊLEN - Làm sao mà tôi lại sinh ra để chịu đựng sự chế nhạo sâu 
cay này? Từ bao giờ tôi đáng làm trò phỉ báng trong tay anh 
như vậy? Chưa đủ sao, chưa đủ sao, chàng thanh niên kia, rằng 
tôi chưa bao giờ, không, không bao giờ đáng được con mắt của 
Đimitriơx nhìn vào một cách trìu mến, để cho anh còn đùa cợt 
sự bất lực của tôi? Thật thà mà nói, anh đã xúc phạm tôi, quả 
là đã xúc phạm tôi khi anh tán tỉnh tôi một cách khinh khi như 
vậy. Nhưng thôi chào anh! Có lẽ tôi phải thú nhận rằng tôi đã 
từng nghĩ anh là một chàng công tử có phép lịch sự chân chính 
hơn. Ôi, một người đàn bà bị một người đàn ông chối từ lại bị 
một người đàn ông khác đùa cợt! 

Vào 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


981 


LAIXANĐƠ - Nàng không nhìn thấy Hecmiơ. Hecmiơ, hãy ngủ lại 
đây thôi, và đừng có bao giờ lại gần Laixanđơ nữa! Vì, cũng như 
sự bội thực những thức ăn ngon nhất lại làm cho dạ dày khó 
chịu nhất, hoặc, như những phái tà giáo mà người ta rời bỏ bị 
những người mà chúng lừa dối căm ghét nhất, thì cô, sự bội 
thực của tôi, phái tà giáo của tôi, cô phải bị mọi người căm ghét 
mà nhiều nhất là tôi! 

Vào 

HECMIƠ (tỉnh giấc) - Cứu em với, anh Laixanđơ, cứu em với! Hãy cố 
lôi con rắn đang bò trên ngực em ra! Ôi, thương tôi với! Giấc mơ 
mới khiếp đảm làm sao! Laixanđơ, anh nhìn xem em run lên vì 
sợ hãi đây này: em thấy con rắn đang cắn rứt ngực em mà anh 
thì lại ngồi cười nhìn con mồi đau khổ của nó. Laixanđơ? Sao, đi 
rồi sao? Laixanđơ, công tử, sao, không gọi thấu nữa sao? Đi mất 
rồi ư? Không một tiếng, không một lời? Than ôi, anh ở đâu? Nếu 
anh nghe thấy, hãy nói lên đi! Hãy nói lên đi, vì mọi thứ tình 
yêu trên đời này! Em sắp ngất đi vì sợ hãy đây. Không à? Vậy 
thì em thấy rõ là anh không có ồ gần đây. Em phải tìm ra ngay 
lập tức, hoặc anh, hoặc là cái chết. 

Vào 



HÓI BA 


CẢNH I 

Rừng: Titania nằm ngủ 


Quynxơ, Xnăc, Bottơm, Phơliút, Xnao, và Xtavelinh ra 

BOTTƠM - Ta đến đủ cả chưa? 

QUYNXƠ - Tuyệt, tuyệt, đây là một nơi tuyệt diệu để chúng ta diễn 
tập. Bãi cỏ xanh này là sân khấu của chúng ta, bụi sơn trà này 
là hậu trường của chúng ta và chúng ta sẽ làm đúng như sẽ 
diễn trước mặt ngài quận công. 

BOTTƠM - Pitơ Quynxơ này... 

QUYNXƠ - Cậu nói gì, Bottơm, anh chàng lắm chuyện? 

BOTTƠM - Trong vở hài kịch Pirơmơx và Thidơbi này, có những cái 
không bao giờ người ta thích được. Trước hết, Pirơmơx phải lôi 
một mũi kiếm ra để tự sát, điều này các bà lớn không chịu được 
đâu. Ý kiến anh về chuyện này thế nào? 

XNAO - Ôi Đức mẹ, thật hãi hùng kinh sợ. 

XTAVELINH - Tớ nghĩ là ta phải bỏ cuộc giết chóc khi mọi việc đã 
xong xuôi. 

BOTTƠM - Hoàn toàn không phải thế. Tớ có một cách để làm cho ổn 
chuyện. Viết cho tớ một đoạn giáo đầu; và để cho đoạn giáo đầu 
này như nói lên rằng chúng ta sẽ không gây ra sự hiểm nghèo 
nào với những mũi kiếm của chúng ta, rằng thực ra Pirơmơx 
không bị giết chết và để họ tin chắc hơn, nói với họ rằng tớ, 
Pirơmơx, không phải là Pirơmơx mà là Bottơm, anh chàng thợ 
dệt: điều này khiến họ mất hết sợ hãi. 




GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


983 


QƯYNXƠ - Được, sẽ có một đoạn giáo đầu như vậy. Nó sẽ được viết 
bằng thể thơ tám và sáu (1) . 

BOTTƠM - Không, thêm vào đấy hai nữa. Cứ viết nó bằng thể thơ 
tám và tám. 

XNAO - Liệu các bà lớn có sợ con sư tử không? 

XTAVELINH - Tớ cũng lo đấy, tớ cam đoan với các cậu như vậy. 

BOTTƠM - Các cậu ơi, phải xem xét điều này cho kỹ đấy. Đem lại 
một con sư tử ra giữa các bà lớn, - cầu Chúa phù hộ cho chúng 
ta! - là một điều kinh khủng hết sức, bởi vì trong loài thù rừng 
thì không gì đáng sợ hơn là một con sư tử sống. Chúng ta phải 
tính đến chuyện này đấy. 

XNAO - Vậy thì phải có một lời giáo đầu khác để nói rằng hắn ta 
không phải là một con sư tử. 

BOTTƠM - Không, các cậu phải nêu tên hắn ra và một nửa mặt hắn 
phải lòi ra ở ngoài cổ con sư tử. Tự hắn phải nói lên qua chỗ đó, 
nói như thế này này hoặc một điều gì tương tự: “Thưa quý phu 
nhân”, hoặc “Thưa các phu nhân diễm lệ, tôi nguyện ước rằng”, 
hoặc “Tôi cầu mong rằng”, hoặc “Tôi cầu xin rằng các phu nhân 
đừng kinh hãi và đừng run SỢ: Tôi lấy cuộc đời tôi để bảo đảm 
cho cuộc đời của quý phu nhân. Nếu quý phu nhân nghĩ rằng tôi 
đến đây như một con sư tử thì thật là tội nghiệp cho tôi. 
Không, tôi không phải là như vậy đâu. Tôi là một người như 
mọi người khác”. Và lúc đó, cứ để hắn nêu tên mình ra, rồi nói 
thẳng với họ rằng hắn là Xnăc, anh chàng thợ mộc. 

QƯYNXƠ - Được, sẽ làm đúng như thế. Nhưng có hai điều gay, đó là 
đưa ánh trăng vào trong phòng, vì, như các cậu biết, Pirơmơx 
và Thidiơx gặp nhau dưới ánh trăng. 

XNẢC - Thế cái đêm mà ta diễn thì trăng có sáng không? 

BOTTƠM - Một cuốn lịch, một cuốn lịch, nhìn xem trong niên giám, 
tìm ngày có trăng, tìm ngày có trăng. 

QUYNXƠ - Có, đêm ấy có sáng trăng. 

BOTTƠM - Thế thì các cậu cứ việc để mở một cánh trong cái cửa sổ 
của phòng lớn nơi ta diễn, trăng có thể chiếu sáng vào phòng 
qua cánh cửa mở. 


(1) Các bài dân ca, các ba-lat cổ Anh thường được viết bằng những đoạn thơ bốn 
câu, mỗi câu tám âm hoặc sáu âm, những câu này liên tiếp xen kẽ nhau. 




984 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


QƯYNXƠ - Phải, hay là một ai đó phải đi ra với một bó gai và một cây 
đèn, rồi nói rằng minh đến là để hiện thân hay là biểu thị nhân 
vật Ánh trăng. Lại còn một chuyện khác: chúng ta phải có một 
bức tường ở trong phòng lớn, vì câu chuyện kể rằng Pirơmơx và 
Thidơbi nói chuyện với nhau qua kẽ nứt của một bức tường. 

XNẢC - Các cậu không bao giờ bê vào được một bức tường. Bottơm 
nói gì nào? 

BOTTƠM - Một người nào đó phải biểu thị bức tường: cứ để hắn mang 
trên người một ít thạch cao, hoặc đất sét, hoặc vôi vữa để chỉ ra 
rằng đây là bức tường, rồi hắn phải giữ tay như thế này này và 
Pirơmơx cùng Thidơbi sẽ thầm thì với nhau qua khe hở ấy. 

QUYNXƠ - Nếu có thể làm được như vậy thì ổn cả rồi đấy. Nào, ngồi 
xuống cả đi, hỡi con trai của các bà mẹ, và ôn tập phần vai của 
mình đi. Pirơmơx, cậu bắt đầu đi. Sau khi nói xong đoạn của 
mình, cậu đi vào cái lùm cây kia. Và cứ thế người nào lượt ấy. 

Păc ra ở phía sau 

PĂC - Bọn người ngợm thô bỉ nào mà lại đến nhốn nháo ở đây, gần 
cạnh cái nôi của hoàng hậu loài tiên như thế? Sao? Một vở kịch 
sắp diễn! Ta sẽ là một người xem. Cũng có thể là một diễn 
viên, nếu có dịp. 

QUYNXƠ - Pirơmơx nói di. Thidơbi, đứng lên trước. 

BOTTƠM - Thidơbi em, những bông hoa ngao ngán tỏa hương thơm... 

QUYNXƠ - Ngào ngạt, ngào ngạt {1) . 

BOTTƠM - Ngào ngạt tỏa hương thơm, cũng như hơi thở của em, 
Thidơbi yêu mến nhất đời của anh! Nhưng nghe kìa, có tiếng gọi. 
Em hãy đứng dậy một lát, anh sẽ trở lại bên em ngay lập tức. 

Vào 

PẢC (một mình) - ơ đây, chưa có ai đóng một vai Pirơmơx kỳ quặc 
như thế bao giờ. 

PHƠLIÚT - Giờ tớ đã phải nói chưa? 

QUYNXƠ - Trời đất ơi, phải nói chứ. Vì cậu phải hiểu rằng anh ta đi 
ra là để xem tiếng động vừa nghe và sắp trở lại. 


(1) Chú ý rằng đây là những vai hề và màn xen kẽ trong vở kịch này là một màn 
hề kịch. Ở đây, Bottơm đọc lầm “odours” thành “odious”, tạm dịch là “ngào ngạt” 
và “ngao ngán”. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


985 


PHƠLIÚT - Pirơmơx, rạng rỡ nhất đời trắng như màu hoa huệ, đỏ 
như bông hồng trên cành hoa dại hiên ngang, chàng thanh 
niên hoạt bát nhất và đồng thời người Do Thái yêu kiều nhất, 
trung thành như con ngựa trung thành nhất không hề mệt mỏi. 
Pirơmơx anh ơi, em sẽ gặp anh tại nhà mồ Nini. 

QƯYNXƠ - “Nhà mồ Ninơx”, ông ơi! Nhưng đáng lẽ cậu chưa được nói 
câu đó. Cậu trả lời câu đó cho Pirơmơx. Cậu nói tất cả phần vai 
của mình ngay một lúc, hết thảy những lời dối đáp. Pirơmơx, cậu 
ra đi. Đoạn cuối câu của cậu qua rồi. Đó là “không hề mệt mỏi”. 

PHƠLIÚT - Ô, trung thành như con ngựa trung thành nhất không hề 
mệt mỏi. 

Păc và Bottơm ra, Bottơm đội một cái đầu lừa 

BOTTƠM - Nếu quả là anh xinh đẹp, Thidơbi em ơi, anh chỉ là của em. 

QUYNXƠ - Ôi kỳ quặc! Ôi lạ lùng! Chúng ta bị quỷ ám mất rồi! cầu 
nguyện đi, bà con xóm làng ơi! Chạy trốn đi, bà con xóm làng 
ơi! Cứu với! 

Xnăc, Phơliút, Xnao và Xtavelinh vào 

PẢC - Ta sẽ theo các người, ta sẽ dẫn các người đi một vòng qua 
đầm lầy, qua bụi bờ, qua rừng rậm, qua cành gai, ta sẽ là khi 
thì con ngựa, khi thì con chó, con lợn, con gấu không đầu, khi 
thì ngọn lửa và rồi lần lượt nào hí, nào sủa, nào kêu eng éc, nào 
bốc cháy như ngựa, chó, lợn và ngọn lửa. 

Vào 

BOTTƠM - Sao mà chúng nó bỏ chạy cả? Đây là một trò đùa cửa 
chúng để làm cho ta hoảng sợ. 

Xnao ra 

XNAO - Ôi Bottơm, cậu bị hóa phép mất rồi. Tớ thấy cái gì trên 
người cậu đấy? 

BOTTƠM - Cậu thấy cái gì à? Cậu thấy cái đầu lừa của chính cậu 
đấy, phải không? 

Xnao vào 

Quynxơ ra 

QƯYNXƠ - Thần thánh ban phúc cho anh, Bottơm! Thần thánh ban 
phúc cho anh! Anh bị biến hóa mất rồi. 

Vào 



986 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


BOTTƠM - Mình thấy trò đùa của các cậu ấy: đó là muốn biến mình 
thành một con lừa. Nhưng mình quyết không rời khỏi chỗ này, 
dẫu cho các cậu ấy có làm gì đi nữa. Mình sẽ đi đi lại lại ở nơi 
đây và sẽ hát to lên để cho các cậu ấy nghe thấy rằng mình 
không hề sợ hãi. 

(Hát) - 

Con sáo có mầu đen tuyền, 

Có mỏ vàng da cam, 

Con họa mi có nốt đàn đúng điệu, 

Con hồng tước có lông nhỏ lăn tăn... 

TITANIA (tỉnh giấc) - Thiên thần nào đánh thức ta từ giường hoa? 

BOTTƠM (hát) - 

Con nai hoa, con chim sẻ và con sơn ca, 

Con chim cu màu xám lảnh lót hót ca, 

Biết bao người nhận ra tiếng chim, 

Mà không dám trả lời, không... 

vì, thực ra, ai lại đi hướng tâm trí của mình vào một con chim 
điên rồ như thế? Ai lại đi nói lời cải chính với một con chim, 
đâu nó chưa bao giờ gào thét “cu cu” như thế! 

TITANIA - Em van chàng, hỡi người trần xinh đẹp, hãy ca hát nữa 
đi! Tai em đã mê đắm nốt nhạc của chàng, cũng như mắt em đã 
bị hình dáng của chàng quyến rũ. Và sức mạnh đức hạnh của 
chàng đã kích động em, ngay mới thoạt nhìn, đã phải thú 
nhận, phải thề rằng: em yêu anh. 

BOTTƠM - Thưa bà, tôi nghĩ rằng bà ít có lý do để làm vậy. Nhưng, 
thực thà mà nói, ngày nay lý trí và tình yêu ít khi cặp kè với 
nhau. Thật đáng tiếc là mấy ông bạn láng giềng trung thực lại 
không làm cho tình yêu và lý trí thân thiện với nhau. Mà tôi 
cũng biết đùa chơi khi gặp dịp đấy. 

TITANIA - Chàng thông minh và xinh đẹp ngang nhau. 

BOTTƠM - Cũng không phải thế đâu. Nhưng, nếu như tôi đã từng đủ 
khôn để đi ra khỏi khu rừng này, thì giờ đây tôi vẫn đủ khôn 
để xoay xở ngón riêng của mình. 

TITANIA - Chớ có ham muốn đi ra khỏi khu rừng này. Chàng sẽ à lại 
đây, dầu chàng có muốn hay không. Ta là một anh lính không 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


987 


phải loại thông thường, ngay mùa hè cũng lệ thuộc vào tâm 
trạng của ta và ta yêu chàng. Vì vậy chàng hãy đi với ta. Ta sẽ 
cho chàng một bầy tiên để hầu hạ săn sóc, chúng sẽ kiếm cho 
chàng những châu báu từ đáy vực và ca hát khi chàng nằm ngủ 
trên đệm hoa. Rồi ta sẽ tẩy trừ sự thô lỗ trần tục của chàng để 
chàng có thể đi lại như một anh lính bay bổng. Nào, Hoa đậu! 
Mạng nhện! Bướm đêm! Và Hạt mù tạc! 

Bốn tiên ra 

TIÊN THỮ NHẤT - sẵn sàng. 

TIÊN THỬ HAI - Tôi đây. 

TIÊN THÚ BA - Tôi đâỹ. 

TIÊN THỬ TƯ - Tôi đây. 

TẤT CẢ - Chúng tôi sẽ đi đâu? 

TITANIA - Hãy đối đãi tốt và lịch sự với chàng công tử này. Hãy nhảy 
nhót trong những cuộc dạo chơi của chàng và nô giỡn dưới mắt 
chàng. Hãy nuôi chàng bằng hạnh đào và các loại quả dâu (1) , 
bằng những chùm nho mọng đỏ và những quả vả xanh tươi. Hãy 
lấy trộm túi mật ở những con ong nhẫn nại và để làm nến ban 
đêm, hãy cắt những đùi ong đầy sáp rồi thắp chúng bằng lửa 
mắt của đom đóm, đem chiếu sáng bạn tình của ta khi lên 
giường và khi tỉnh giấc. Và để mắt chàng khỏi chói ánh trăng 
khi đang ngủ thì hãy giật lấy cặp cánh của những con bướm 
mầu mà che. Nào, các tiên, hãy nghiêng mình kính chào chàng. 

TIÊN THỨ NHẤT - Xin chào con người trần thế! 

TIÊN THỨ HAI - Xin chào! 

TIÊN THỮ BA - Xin chào! 

TIÊN THÚ TƯ - Xin chào! 

BOTTƠM - Tôi thực lòng cảm ơn quý ngài. Xin Ngài cho biết quý danh. 

MẠNG NHỆN - Mạng nhện. 

BOTTƠM - Tôi ao ước được làm quen với ngài nhiều hơn, thưa ngài 
Mạng nhện quý hóa. Nếu nhỡ tôi đứt tay, tôi sẽ đánh bạo nhờ 
vả đến ngài. Còn quý danh là gì, thưa công tử kiên trung? 


(1) Trong nguyên văn, hai loại dâu: mulberries (dâu nuôi tằm) và dewberries (dâu 
mọc hoang). 



988 


WILLIAM SHAKESPEARE 


HOA ĐẬU - Hoa đậu. 

BOTTƠM - Tôi xin ngài, hãy có lời gửi gắm tôi cho bà vỏ đậu, quý 
mẫu và ông Trái đậu, phụ thân của ngài. Thưa ngài Hoa đậu 
quý hóa, tôi cũng ao ước được làm quen với ngài nhiều hơn. Còn 
quý danh, thưa ngài? 

HẠT MÙ TẠC - Hạt mù tạc. 

BOTTƠM - Thưa ngài Hạt mù tạc quý hóa, tôi rất biết sự nhẫn nhục 
của ngài: cái con bò hèn nhát đồ sộ kia đã ngôn ngấu nhiều vị 
công tử thuộc dòng họ ngài. Tôi thú thật với ngài rằng gia đình 
ngài đã từng làm cho tôi chảy cả nước mắt nước mũi ra (1) . Tôi 
muôn được làm quen với ngài nhiều hơn, thưa ngài Hạt mù tạc 
quý hóa. 

TITANIA - Nào, hãy theo hầu chàng và dẫn chàng đến nơi nghỉ dưới 
lùm cây của ta. Hình như đêm nay trăng nhìn xuống bằng cặp 
mắt ướt át và mỗi khi trăng khóc là từng bông hoa nhỏ cũng rơi 
lệ, than khóc cho một tấm lòng trinh bạch bị cưỡng hôn. Hãy 
trói lưỡi người bạn tình của ta lại và đưa chàng đi trong im lặng. 

Vào 


CẢNH II 

Một chỗ khác trong rừng 


Ôbêrơn vào 

ÔBÊRƠN - Ta khổng biết Titania đã tỉnh giấc chưa và cái gì đã hiện 
ra trước mắt nàng đầu tiên mà nàng phải say đắm mê man. A, 
sứ giả của ta đã tới đây kia. 

Păc ra 

Thế nào, tên yêu tinh điên dại? Đang có những trò vui đêm 
nào quanh khu rừng đầy ma quỷ này? 


(1) Mù tạc là một thứ cây có hạt dùng làm gia vị ở phương Tây. Nó có vị cay nồng, 
ăn nhiều có thể làm chảy nước mũi, như ớt của ta. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


989 


PẢC - Nữ chúa của con đang yêu một con quái vật. Trong khi nàng 
đang giấc nồng mê mệt dưới cái lùm cây kín đáo, dành riêng 
cho nàng để nghỉ ngơi, thì một bọn khố rách áo ôm, thợ thuyền 
thô lỗ, làm việc để kiếm ăn trong mấy cửa hàng Aten, xúm 
nhau lại để tập diễn một vở kịch định cho ngày cưới của đại 
quận công Thidiơx. Cái thằng thô lỗ tối tăm nhất trong bọn ngu 
xuẩn này, cái thằng đóng vai Pirơmơx trong trò vui của chúng, 
rời sân khấu và đi vào một bụi cây, con bèn lợi dụng thời cơ và 
chụp lên người hắn một cái đầu lừa. Lúc đó, hắn phải đáp lời 
nàng Thidơbi của hắn, thế là thằng diễn trò quay lại. Khi cả 
bọn thấy hắn, thì như bầy ngỗng trời khi thấy người đi sãn bò 
tới hay như bầy quạ nhỏ đỏ đầu khi nghe tiếng súng nổ, vừa 
bay lên vừa kêu quang quác, tản ra và lia quét bầu trời một 
cách điên loạn, y như thế đấy, khi thấy hắn, bọn đồng sự của 
hắn ù té chạy, vấp phải dấu chân con, một thằng ngã lộn tùng 
phèo, hắn kêu: “Có kẻ giết người!” và cầu cứu dân thành Aten! 
Tri giác của chúng vốn đã yếu hèn, lại sa sút thêm vì những nỗi 
kinh hoàng quá mạnh, thành ra những vật vô tri cũng bắt đầu 
làm hại chúng: cành cây và gai góc níu chặt lấy quần áo chúng, 
thằng thì ống tay áo, thằng thì mũ, đối với thằng hèn nhát đầu 
hàng thì giữ lại tất cả mọi thứ. Con dẫn chúng đi trong sự kinh 
hoàng rồ dại ấy và để anh chàng Pirơmơx hiền lành đã bị hóa 
thân ỏ lại. Vào đúng lúc ấy, chuyện tình cờ xảy ra như thế, 
Titania tỉnh dậy và yêu ngay một con lừa! 

ÔBÊRƠN - Chuyện xảy ra lại hay hơn là ta dự đoán. Nhưng mày 
đã thấm ướt mắt anh chàng Aten bằng nhựa tình như ta bảo 
mày chưa? 

PĂC - Con bắt gặp hắn đang ngủ, việc này cũng đã làm xong, và cô 
gái Aten nằm bên cạnh hắn. Vậy là khi hắn tỉnh dậy, chắc 
chắn hắn phải thấy cô nàng. 

Hecmiơ và Đimitriơx ra 

ÔBÊRƠN - Đứng dẹp lại đi. Đây chính là anh chàng Aten. 

PĂC - Đây là cô gái, còn anh chàng thì không phải. 

ĐIMITRIƠX - Ôi, sao nàng lại xua đuổi một người yêu nàng đến thế? 
Hãy dành hơi thở cay đắng kia cho kẻ thù cay đắng của nàng. 

HECMIƠ - Giờ tôi chỉ trách mắng anh, nhưng lẽ ra tôi phải đối xử 
với anh còn tệ hơn, vì tôi sợ rằng anh đã khiến cho tôi phải 



990 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nguyền rủa anh. Nếu anh đã giết chết Laixandơ trong giấc ngủ, 
thì khi máu đã ngập dấn chân, anh hãy nhấn xuống sâu hơn 
nữa và giết nốt tôi đây. Mặt trời cũng không chung thủy với 
ban ngày hơn là chàng chung thủy với tôi: chả lẽ chàng đã bỏ 
trốn khi Hecmiơ này đang ngủ? Cả quả đất này có thể bị xuyên 
thủng và mặt trăng bò qua trung tâm của nó, đến tận cùng đối 
cực để che lấp mặt trời (1) giữa ban trưa là chuyện tôi còn tin 
hơn. Không thể là anh đă không giết chàng; một kẻ giết người 
trông vẻ như thế này đây: u ám, chết chóc. 

ĐIMITRIƠX - Một người bị giết trông vẻ như thế này đây: tôi có vẻ ấy 
vì tim tôi bị sự độc ác, khắc nghiệt của nàng đâm thủng; còn 
nàng, kẻ giết người, lại có vẻ trong' sáng, chói lọi như thần Vệ 
nữ trong bầu trời rực rỡ. 

HECMIƠ - Chuyện xảy ra với Laixanđơ như thế nào? Giờ anh ấy ở 
đâu? Ôi, Đimitriơx tốt lành, anh có trả anh ấy cho tôi không? 

ĐIMITRIƠX - Vứt bộ xương của anh ấy cho những con chó săn của tôi 
là việc tôi còn thích hơn đấy. 

HECMIƠ - Cút đi, đồ chó! Cút đi, đồ quái vật! Mày đã khiến ta vượt 
qua giới hạn sự nhẫn nhục của một cô gái. Thế là mày đã giết 
anh ấy phải không? Từ nay đừng bao giờ tự xem mình là người 
nữa! Ôi, hãy nói thật đi, một lần thôi, hãy nói thật, cứ cho là vì 
tình yêu đối với ta, mày có dám chăng nhìn vào anh ấy khi còn 
thức, người mà mày đã giết khi đang ngủ? Ôi, hành vi dũng 
cảm! Phải chăng một con sâu, một con rắn độc cũng làm được 
như thế? Chính một con rắn độc đã làm việc ấy. Mà cũng chưa 
bao giờ có một con rắn độc cắn bằng hai nọc độc ác như mày, 
đồ rắn độc! 

ĐIMITRIƠX * Nàng tiêu phí sự giận dữ của mình một cách sai lạc: tôi 
không hề vấy máu Laixanđơ. Mà anh ấy cũng không chết, đó là 
điều tôi có thể nói. 

HECMIƠ - Em xin anh, vậy thì hãy nói cho em nghe rằng anh ấy 
vẫn bình yên. 

ĐIMITRIƠX - Và nếu tôi nói ra thì tôi sẽ được cái gì? 

HECMIƠ - Một đặc quyền, đó là không bao giờ nhìn thấy tôi nữa. Tôi 
ra khỏi sự có mặt đáng ghét của anh như thế này đây, đừng tìm 


(1) 


Trong nguyên văn: “người anh của mặt trăng”. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


991 


gặp tôi nữa, dầu cho anh ấy có chết hay không. 

Vào 

Đ1MITRIƠX - Không thể nào đi theo nàng giữa cơn thịnh nộ này, vì 
thế ta sẽ ở lại đây trong chốc lát, gánh nặng u sầu càng nặng 
nề hơn với món nợ mà giấc ngủ bị phá sản còn mắc với u sầu. 
Món nợ kia sẽ trả được ít nhiều, nếu như giờ đây, khi giấc ngủ 
đang mời mọc, ta nghỉ lại nơi đây chút ít. 

Nằm ra và ngủ 

ÔBÊRƠN - Mày đã làm gì vậy? Mày đã lầm lẫn hoàn toàn và đặt 
nhựa tình lên mắt một người có tình yêu thực sự. Từ sự lầm lẫn 
của mày chắc phải sinh ra cái chuyện một tình yêu thực sự hóa 
thành phản phúc chứ không phải một tình yêu phản phúc hóa 
thành thực sự. 

PĂC - Thế là vì số phận chỉ huy: Hễ một người giữ vững lời thề thì 
có hàng triệu người xiêu lòng, bội ước hết lời nguyền này đến 
lời nguyền khác. 

ÔBÊRƠN - Hãy đi khắp rừng, cho nhanh hơn gió, tìm cho ra nàng 
Hêlen thành Aten. Nàng đang ốm về tinh thần và mất vui đi vì 
những tiếng thở dài yêu đương, dòng máu thanh xuân của nàng 
vì thế mà suy sụp. Bằng một ảo ảnh nào đấy, hăy kéo nàng đến 
nơi đây. Trước khi nàng xuất hiện, ta sẽ làm phép trên đôi mắt 
của anh chàng này. 

PẰC - Con xin đi, con xin đi! Người hãy xem con đi như thế nào, 
nhanh hơn cánh cung từ mũi tên của một lão Tacta (1) . 

Vào 

ÔBÊRƠN - Hỡi cánh hoa ửng đỏ mà mũi tên của thần Kiupit đã 
chạm tới (ép hoa vào mỉ mắt Đimitriơx), hãy chìm sâu vào cặp 
mắt chàng. Khi chàng nhìn thấy người yêu của mình, hãy để 
cho nàng tỏa sáng rực rỡ như thần Vệ nữ trên trời. Khi người 
tỉnh dậy, nếu nàng ở gần bên, hãy cầu xin phép chữa ở nàng. 

Păc ra 

PĂC - Thưa chủ soái loài tiên, Hêlen đã ở gần ngay đây và chàng 
thanh niên mà con đã nhận lầm đang đòi trả công cho kẻ yêu 


(1) Xứ Tacta hồi ấy bao gồm cả vương quốc Pacthia, trên đất Iran ngày nay. Người 
Pacthia nổi tiếng là những người bắn cung giỏi. 



992 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đương. Ta sẽ xem trò vui mê mải của họ chăng? Thưa Chúa 
công, lũ người trần thế thật là những kẻ điên dại biết bao! 

ÔBÊRƠN - Đứng ra một bên: tiếng ồn ào họ gây ra chắc sẽ làm cho 
Đimitriơx tỉnh dậy. 

PẢC - Thế thì hai anh sẽ ve vãn ngay một ả. Chỉ riêng điều này đã 
là một trò vui rồi. Con không thích gì bằng những chuyện trớ 
trêu thế này. 

Hêlen và Laixanđơ ra 

LAIXANĐƠ - Vì sao nàng lại nghĩ rằng tôi tán tỉnh nàng trong khinh 
bạc? Sự khinh bạc và sự đùa cợt không bao giờ đến trong nước 
mắt. Nàng nhìn xem, khi tôi tỏ tình, tôi khóc. Và những lời tỏ 
tình như thế ngay từ khi mới sinh ra đã phơi bày toàn bộ sự 
thực. Làm sao mà những điều ở trong tôi mang dấu hiệu của 
lòng thành, chứng tỏ rằng chúng chân thực, đối với nàng lại là 
khinh bạc? 

HÊLEN - Anh ngày càng đẩy sự khéo léo của mình lên cao. Ôi, thật 
là một xung đột thiêng liêng ma quái, khi chân lý lại giết chết 
chân lý! Những lời tỏ tình này anh phải nói với Hecmiơ: anh đã 
bỏ nàng rồi chăng? Đem cân lời thề này với lời thề kia thì cũng 
như anh không cân gì hết. Đem đặt những lời tỏ tình của anh 
với nàng và với tôi vào đĩa cân, cũng sẽ cân được đấy: chúng 
đều nhẹ bỗng như những câu chuyện hoang đường. 

LAIXANĐƠ - Thuở mà tôi thề thốt cùng cô ấy, tôi không có trí não 
tinh tường. 

HÊLEN - Và bây giờ, theo ý tôi, anh cũng không có trí não tinh 
tường khi bỏ nàng. 

ĐIMITRIƠX (tỉnh dậy) - Ôi Hêlen, nữ thần, tiên nừ, tuyệt vời, thiêng 
liêng! Em yêu của anh, có gì sánh được với cặp mắt em? Pha lê 
chỉ là bùn đục. Oi đôi môi em chín mọng làm sao, như những 
trái anh đào đang hôn nhau, quyến rũ dường nào! Tuyết trên 
đỉnh cao Tôrơx mà gió đông quạt thổi, màu trắng tinh khiết 
đóng băng trở thành con quạ đen ngòm khi em giơ bàn tay lên. 
Ôi, hãy cho anh hôn nữ hoàng này của màu trắng tinh khiết, 
dấu ấn này của hạnh phúc thiêng liêng. 

HÊLEN - Ôi căm hờn! Ôi địa ngục! Tôi thấy rằng các anh đều muốn 
lấy tôi làm trò vui. Nếu các anh là những người lịch sự, biết 




GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


993 


phép xã giao thì các anh đã không xúc phạm tôi như vậy. Các 
anh không ghét bỏ tôi chăng, mà tôi biết là các anh ghét bỏ, 
nhưng lại còn hùa nhau vào mà nhạo báng tôi! Nếu các anh là 
người, - trông bên ngoài thì các anh là người đấy, - các anh đã 
không đối xử với một người đàn bà quyền quý như vậy: tán 
tỉnh, rồi thề nguyền, rồi khen ngợi quá lời những phẩm cách 
của tôi, khi tôi chắc chắn rằng các anh thù ghét tôi tận đáy 
lòng. Các anh là hai người kình địch đã yêu thương Hecmiơ, giờ 
đây lại là hai người kình địch để chế nhạo Hê len làm cho cặp 
mắt của một cô gái đáng thương ứa lệ bằng sự nhạo báng của 
mình, đó là một chiến công hiển hách, một sự nghiệp oai hùng 
đấy! Không một ai thuộc loại người cao thượng lại đi xúc phạm 
một cô gái trinh bạch và ức hiếp sức nhẫn nhục của một tâm 
hồn tội nghiệp, mà tất cả chỉ để tạo cho mình một trò vui. 

LAIXANĐƠ - Đimitriơx, anh là một người không tốt. Đừng như thế, 
vì anh yêu Hecmiơ. Anh biết rằng tôi biết điều này. Và ở đây, 
với tất cả thiện chí, với tất cả lòng tôi, tôi nhường cho anh 
phần tôi trong tình yêu của Hecmiơ. Hãy để lại cho tôi phần 
của anh trong tình yêu Hêlen, người mà tôi yêu và qu3^ết sẽ yêu 
cho đến trọn đời. 

HÊ LEN - Chưa bao giờ những kẻ nhạo báng lại phung phí những lời 
lẽ vô duyên đến thế. 

ĐIMITRIƠX - Laixanđơ, anh hãy giữ lấy Hecmiơ của anh, tôi không 
cần đến nữa. Nếu có lúc nào đấy tôi đã yêu cô ta thì nay cả tình 
yêu ấy đã đi qua. Lòng tôi ở với cô ấy chỉ như một người khách 
trọ và giờ đây nó đã trở về nhà cùng với Hêlen. 

LAIXANĐƠ - Hêlen, không phải như thế đâu. 

ĐIMITRIƠX - Đừng thóa mạ một tấm lòng mà anh không biết, sợ 
răng anh phải trả giá đắt việc này, sinh ra nguy hiểm cho anh. 
Xem kìa, tình yêu của anh đang đến, đây mới là người yêu mến 
của anh. 

Hecmiơ ra 

HECMIƠ - Đêm đen tước mất chức năng của mắt lại làm cho tai 
thính hơn, điều mà nó lấy mất của thị giác, nó trả lại gấp đôi 
cho thính giác, Laixanđơ, em tìm ra anh không phải bằng mắt 
em. Tai em, em cảm ơn nó, đã dẫn em đến tiếng nói của anh. 
Nhưng vì sao mà anh đã bỏ em đi tàn nhẫn vậy? 


63- SECHXPIA 



994 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LAIXANĐƠ - Vì sao anh ấy phải ở lại, một người mà tình yêu thúc 
giục phải ra đi? 

HECMIƠ - Có tình yêu nào thúc giục Laixanđơ lìa xa em? 

LAIXANĐƠ - Tình yêu của Laixanđơ, mối tình khiến chàng không 
thể chần chừ, đó là nàng Hêlen xinh đẹp. Nàng làm ửng sáng 
bóng đêm hơn tất cả những tinh cầu rực đỏ và những con mắt 
sáng láng trên trời cao. Cô tìm tôi mà làm gi? Điều này không 
làm cho cô hiểu rằng sự căm ghét của tôi đối với cô đã làm tôi 
rời bỏ cô dó sao? 

HECMIƠ - Anh không nói đúng điều anh nghĩ: không thể như thế được. 

HÊLEN - Kìa, cô cũng đồng lõa với cái mưu mô này. Giờ ta mới nhận 
ra rằng cả ba người đã hùa nhau lại để dựng nên trò đùa lầm 
lạc này không kể gì đến ta, Hecmiơ đáng nguyền rủa! Cô gái 
bạc ác nhất! Phải chăng cô cũng mưu mô, cũng bày trò cùng với 
mấy anh này để hành hạ tôi bằng sự đùa cợt rồ dại này? Ôi, 
phải chăng ta đã quên hết rồi những nỗi niềm mà hai ta cùng 
chia sẻ, những lời thề làm chị làm em, những giờ phút chung 
sông bên nhau khi chúng ta quở trách thời gian có đôi chân vội 
vã chia lìa chúng ta? Rồi tất cả sự ngây thơ của tuổi ấu thơ, 
tình bạn của những ngày cùng học? Chúng ta, Hecmiơ, như 
những thiên thần khéo léo, đã từng cùng nhau tạo ra một bông 
hoa bằng mũi kim đường chỉ của chúng ta, cả hai người cùng 
dựa trên một tờ mẫu, ngồi trên một tấm đệm, cả hai người cùng 
ngâm nga một bài hát, theo cùng một giọng, giông như đôi tay 
của chúng ta, thân hình, giọng nói và trí tuệ của chúng ta đã 
hòa chung thành một. Chúng ta dã lớn lên như vậy đấy, như 
một quả anh đào sinh đôi, bên ngoài thì tách biệt, nhưng lại 
nối liền ở trong, hai quả dâu duyên dáng đúc khuôn trên một 
cành, trông ngoài thì hai thân hình nhưng chỉ có một trái tim, 
hai thứ cùng một loại, như trong những bộ áo quần các dòng họ 
quyền quý ngày xưa, đính trên cùng một tấm, có trên đầu vương 
miện cùng một chiếc gia huy. Và cô muôn chăng xé đôi mối tình 
xưa cũ, nhập bọn với những gã đàn ông dể phỉ báng người bạn 
đáng thương của cô? Như thế thật không phải là bạn bè, không 
xứng là tình gái với nhau! Toàn giới nữ chúng ta, cũng như bản 
thân tôi, có thể quở trách cô về chuyện đó, mặc dầu chỉ một 
mình tôi thôi là cảm thấy sự lăng nhục. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


995 


HECMIƠ - Những lời giận dữ của chị làm tôi ngạc nhiên. Tôi không 
nhạo báng chị, hình như chị lại nhạo báng tôi. 

HÊLEN - Cô chẳng đã xúi giục Laixanđơ đi theo tôi và như để nhạo 
báng, ca ngợi cặp mắt và bộ mặt của tôi đó sao? Và chẳng đã để 
cho Đimitriơx, một người yêu khác của cô, người vừa mới đây 
dùng chân để xua đuổi tôi, gọi tôi là nữ chúa, nàng tiên, thần 
thánh, vô song, quý báu, tuyệt vời? Vì sao anh ấy lại nói điều 
đó với một người mà anh ấy ghét bỏ? Và vì sao Laixanđơ lại đi 
khước từ tình yêu của cô, một mối tình tràn ngập tâm hồn anh 
ta, và hiến dâng tình cảm cho tôi, trời đất, nếu không phải do 
cô xúi giục và được cô đồng tình? Dầu tôi không có nhiều ân 
đức, không may mắn và tràn ngập trong tình yêu như cô, mà 
đau đớn cực kỳ, đi yêu một người mà không được yêu thì có làm 
sao đâu? Nỗi này cô nên xót thương hơn là khinh bỉ. 

HECMIƠ - Em không hiểu chị nói điều gì. 

HÊLEN - Thôi được, cứ làm đi, cứ tiếp tục, giả vờ như có những cặp 
mắt u sầu; cứ ra hiệu cho nhau và bĩu môi với tôi khi tôi quay 
lưng lại, giữ vững cuộc chơi thích thú này. Trò vui này mà diễn 
tốt thì sẽ được ghi vào sử sách đấy. Nếu các người mà có ít 
nhiều thương xót, ân đức hay phép tắc thì các người đã không 
gây chuyện như thế này với tôi. Nhưng thôi, vĩnh biệt các 
người. Đây cũng là phần nào lỗi của tôi, mà cái chết hay sự 
vắng mặt sắp sửa chữa đến nơi. 

LAIXANĐƠ - Hãy ở lại, hỡi Hêlen dịu hiền! Hãy nghe lời hối lỗi của 
anh, cuộc đời của anh, tâm hồn của anh, ôi Hêlen kiều diễm! 

HÊLEN - Ôi, thật là tuyệt diệu! 

HECMIƠ - Anh yêu, đừng có chế nhạo nàng như vậy. 

ĐIMITRIƠX - Nếu nàng van xin không được thì tôi có thể ép buộc 
bằng sức mạnh. 

LAIXANĐƠ - Anh không thể ép buộc cũng như nàng không thể van 
xin. Những lời đe dọa của anh không mạnh hơn những lời cầu 
xin yếu đuối của nàng. Hêlen, anh yêu em. Xin thề băng cuộc 
đời của anh rằng anh yêu em. Anh thề sẵn sàng mất cuộc đời 
của anh cho em để chứng minh rằng kẻ nào nói anh không yêu 
em là dối trá. 

ĐIMITRIƠX - Anh nói rằng anh yêu em hơn hắn có thể yêu em. 



996 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LAIXANĐƠ - Nếu anh nói vậy thì hãy lùi lại phía sau và tỏ rõ điều đó 
xem sao. 

ĐIMITRIƠX - Nào, thì nhanh lên! 

HECMIƠ - Anh Laixanđơ, tất cả những chuyện này sẽ đi đến đâu? 

LAIXANĐƠ - Lùi lại, đồ gái Êtiôpi! 

ĐIMITRIƠX - Không, không, thưa cậu cả! Cứ làm ra vẻ nổi giận, cứ 
làm như kiểu muốn đi theo ta nhưng chớ có lại gần, anh là một 
thằng đàn ông hèn nhát! 

LAIXANĐƠ - Cút đi mà treo cổ lên, đồ chó! Đồ bám dai như đỉa! Bỏ 
ra, đồ đê tiện! Không thì tao sẽ gạt mày ra y như một con rắn! 

HECMIƠ - Sao anh lại trở nên tàn nhẫn làm vậy? Có cái gì đã thay 
đổi, hỡi anh yêu? 

LAIXANĐƠ - Anh yêu của cô! Lùi ra, đồ Tacta vàng vọt, lùi ra! Cút 
đi, đồ độc dược! Đồ thuốc nước ghê tởm, cút đi! 

HECMIƠ - Anh đùa đấy chứ, phải không? 

HÊLEN - Phải, chắc là thế. Và cả cô nữa. 

LAIXANĐƠ - Đimitriơx, tôi quyết giữ lời với anh. 

ĐIMITRIƠX - Tôi muôn có được sợi dây của anh, vì tôi thấy rằng 
một sợi dây mỏng manh đang kìm chân anh (1) . Tôi không tin 
lời anh nói. 

LAIXANĐƠ - Sao, tôi phải đánh đập cô ta, làm cô ta bị thương, giết 
chết cô ta chăng? Dầu tôi có căm ghét cô ta, tôi cũng sẽ không 
làm hại cô ta như thế. 

HECMIƠ - Sao, anh còn có thể làm hại em nhiều hơn là căm ghét ư? 
Căm ghét em, vì sao vậy? Khốn nạn cho tôi! Chuyện gì vậy, 
anh yêu? Em không phải là Hecmiơ nữa chăng? Giờ đây em 
vẫn xinh đẹp như bao giờ. Đêm nay anh đã yêu em, mà cũng 
đêm nay anh đã bỏ em. Vậy thì vì sao anh đã bỏ em, ôi Trời 
đất, bỏ em một cách thực sự, em nói thế được chăng? 

LAIXANĐƠ - Phải, xin thề bằng cuộc đời tôi rằng tôi không bao 
giờ muôn nhìn thấy cô nữa. Cho nên, đừng có hy vọng, nghi 
hoặc hay băn khoăn. Hãy tin chắc là thế, không có gì thực 


(1) Suốt cảnh này, Hecmiơ níu lấy tay Laixanđơ, như để giữ chặt tình yêu và không 
cho Laixanđơ đi dánh nhau với Đimitriơx. 




GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ 


997 


hơn. Chuyện này không phải trò đùa: tôi căm ghét cô và tôi 
yêu Hêlen. 

HECMIƠ - Than ôi! Chị là một kẻ chơi trò tung hứng, một thứ sâu ăn 
hoa, một người ăn trộm tình yêu! Phải chăng, đêm nay chính 
chị đã lấy mất trái tim của người yêu tôi? 

HÊLEN - Thực là hay đấy! Cô không hề có một chút khiêm nhường, 
một chút e thẹn, một chút hổ ngươi của người con gái hay sao? 
Phải chăng, cô muốn lôi ra từ miệng lưỡi thanh nhã của tôi 
những câu trả lời giận dữ? Phù, phù! Đồ trí trá! Đồ con rối! 

HECMIƠ - Đồ con rối! Sao lại vậy? A, té ra là trò chơi đi theo lối ấy. 
Giờ thì tôi hiểu ra rằng cô ấy so sánh vóc dáng giữa chúng tôi: 
cô ấy viện ra chiều cao của mình và với con người của mình, con 
người cao lớn của mình, cô ấy đã chiếm đoạt được chàng. Phải 
chăng chị đã lên cao trong cảm tình anh ấy, vì tôi đây thấp lùn 
và bé nhỏ thế này? Tôi thấp bé thế nào, hãy nói đi, hỡi cọc 
nêu (1) lòe loẹt! Tôi thấp bé thế nào? Tôi không thấp đến mức 
móng tay tôi không với tới mắt của cô đâu! 

HÊLEN - Tôi van các anh, dầu là các anh đang nhạo báng tôi, đừng 
để cô ấy hại tôi. Tôi không bao giờ là một người thô lỗ, tôi hoàn 
toàn không có tài trong việc gây sự cãi nhau. Tôi thực sự là một 
cô gái hèn nhát: đừng để cô ấy đánh tôi. Các anh có thể nghĩ 
rằng vì cô ấy thấp hơn tôi một tí, tôi có khả năng chống đỡ lại 
cô ta. 

HECMIƠ - Thấp hơn! Hãy nghe xem, lại nói nữa đấy! 

HÊ LEN - Này Hecmiơ tốt lành, đừng chua chát với tôi như vậy. Xua 
kia tôi đã từng luôn luôn yêu chị, Hecmiơ à. Tôi luôn luôn giữ 
trọn những nỗi niềm của chị và không bao giờ làm hại chị. Chỉ 
trừ việc, do yêu Đimitriơx, tôi đã nói với anh ấy về cuộc trốn 
chạy của chị vào khu rừng này. Anh ấy đuổi theo chị, tôi lại 
đuổi theo anh ấy vì tình yêu, nhưng anh ấy đã chửi mắng tôi và 
đe dọa đánh tôi, hắt hủi tôi, thậm chí cả giết tôi nữa. Và bây 
giờ nếu chị để cho tôi yên lành ra đi, tôi sẽ không đi theo chị 
nữa và mang sự điên dại của tôi trở về Aten. Xin chị để cho tôi 
đi thôi. Chị thấy đấy, tôi là người giản dị và ngớ ngẩn biết 


(1) Trong nguyên văn: maypole (cọc cao, được trang hoàng bằng hoa và băng vải, để 
người ta nhảy múa xung quanh trong ngày lễ tháng Năm). 



998 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nhường nào! 

HECMIƠ - Sao, thì cứ đi đi! Có ai níu giữ lại đâu? 

HÊLEN - Có, tôi để lại phía sau một trái tim điên dại. 

HECMIƠ - Sao, vì Laixanđơ ư? 

HÊLEN - Vì Đimitriơx. 

LAIXANĐƠ - Đừng sợ, Hêlen, cô ấy không làm hại được em đâu. 

ĐIMITRIƠX - Không, thưa anh, không làm hại được đâu, mặc dầu 
anh đứng về phía cô ấy. 

HÊLEN - Ồ, khi mà cô ấy nổi giận, cô ấy đáo để và ranh mãnh lắm. 
Hồi còn đi học, cô ấy là một con cáo, và mặc dầu nhỏ bé thôi, cô 
ấy cũng dữ tợn. 

HECMIƠ - Lạỉ nhỏ bé! Không có gì ngoài chuyện thấp hèn và nhỏ 
bé! Làm sao mà anh để cho cô ấy phỉ báng em thế được? Để tôi 
cho cô ấy biết. 

LAIXANĐƠ - Xéo đi, đồ lùn, đồ loắt choắt nuôi bằng cỏ dại làm người 
chậm lớn, đồ hạt mít (1) . 

ĐIMITRIƠX - Anh quá ư hăng hái với một cô gái khinh thường sự săn 
đón của anh. Để cho nàng yên: đừng nói đến Hêlen nữa. Đừng 
đứng về phía nàng. Vì nếu anh định tâm bộc lộ tình yêu với 
nàng, dầu cho là nhỏ nhoi mấy đi chăng nữa, anh cũng sẽ trả 
giá đắt đấy. 

LAIXANĐƠ - Bây giờ nàng không níu giữ ta nữa, vậy nếu anh có gan, 
hãy theo tôi và thử xem tôi hay anh có quyền nhiều hơn đối với 
Hêlen. 

ĐIMITRIƠX - Nào, thì đi! Tôi sẽ đi với anh, mặt đối mặt. 

Laixanđơ và Đimitriơx vào 

HECMIƠ - Tất cả Sự lộn xộn này đều do cô mà ra cả đấy. Này, đừng 
bỏ mà đi. 

HÊLEN - Tôi không tin ở cô nữa, tôi sẽ không ở lâu hơn trong sự gần 
gũi đáng nguyền rủa của cô. Để gây rối thì tay cô nhanh hơn 
tay tôi, nhưng để bỏ chạy thì chân tôi lại dài hơn. 


(1) Trong nguyên văn: bead (hạt tròn trong chuỗi ngọc, dây chuyền..) và acorn (hạt 
quả cây sồi). Đây tạm dịch cả hai chữ bằng từ “hạt mít” để cho thích hợp với việc 
chửi rủa một người bé nhỏ. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


999 


Vào 

HECMIƠ - Tôi kinh ngạc và không biết nói gì hơn. 

Vào 

ÔBÊRƠN - Việc này là do sự cẩu thả của mày. Mày lại lầm lẫn, và cố 
tình gây ra những trò nghịch ngợm của mày. 

PẢC - Tâu Đức vua của bóng tối, Người hãy tin rằng con đã lầm lẫn. 
Phải chãng Người đã nói rằng con sẽ nhận ra chàng trai bằng 
những áo quần Aten mà hắn mặc trên người? Và việc của con 
làm rõ ràng không đáng tội vì con đã thấm ướt mắt của một 
anh chàng Aten. Con rất vui sướng câu chuyện đã xoay vần ra 
thế, vì con thấy cuộc xô xát của họ là một trò vui. 

ỒBÊRƠN - Mày thấy chưa: những gã si tình này đang tìm một chỗ 
để đánh nhau. Vậy thì, Rôbin, hãy nhanh lên, che phủ màn 
dêm lại. Hãy phả lên bầu trời sao một màn sương dày nặng, 
đen ngòm như dòng sông Akerơn (1) , và làm cho mây chàng đối 
thủ quyết liệt này lạc lối như thể nào dó để người này không đi 
vào con đường của người kia: khi thì giả giọng Laixanđơ mà 
kích Đimitriơx bằng những lời chửi rủa cay độc, khi thì lại chế 
giễu anh kia giống như Đimitriơx. Và mày cố dẫn hai người đi 
xa nhau như thế, cho đến khi giấc ngủ im lìm như cái chết vđi 
cặp chân dài và bộ cánh dơi len lỏi vào đầu óc của họ. Lúc ấy, 
hãy ép lá cỏ này vào mắt Laixanđơ. Nhựa thứ cỏ này có đức 
tính giải hết mọi sai lầm và làm cho mắt anh ta nhìn lại bình 
thường. Sau đó, khi họ tỉnh dậy, tất cả cái trò dùa này chỉ còn 
lại như một giấc mơ, một ảo ảnh vô nghĩa lý. Và những tình 
nhân này sẽ trở lại Aten với sự kết ước cho đến chết vẫn keo 
sơn. Trong khi ta dùng mày vào việc này thì ta sẽ đi đến hoàng 
hậu của ta và đòi xin đứa bé Ân Độ của nàng. Rồi ta sẽ giải 
thoát cho cặp mắt bị phép lạ của nàng khỏi cảnh mải mê nhìn 
quái vật, và thế là mọi việc sẽ thanh bình. 

PẢC - Thưa Chúa tể loài tiên, việc này phải làm gấp lên vì những 
con rồng nhanh nhẹn của đêm đen đang cắt mây vun vút và 
ngôi sao báo hiệu bình minh đã lấp lánh kia rồi. Bình minh 
đang tới, các bóng ma lang thang dây đó trở về nghĩa dịa từng 
đoàn, tất cả những oan hồn bị trừng phạt có nơi chôn ở các ngã 


(1) 


Dòng sông dưới địa ngục. 



1000 


WILLIAM SHAKESPEARE 


ba đường và trong sóng nước đã trở về những chiếc giường đầy 
dòi bọ của mình. Vì sợ ánh ngày nhìn vào những điều hổ thẹn 
của mình, họ tự đày ra xa ánh sáng và phải kết liền vĩnh viễn 
với đêm đen. 

ÔBÊRƠN - Nhưng ta là những anh linh loại khác. Ta vẫn thường vui 
chơi cùng với người yêu của nữ thần Ban mai. Như một người 
gác rừng, ta có thể đi trên những lùm cây cho đến khi cổng trời 
phía Đông rực đỏ, mở ra vương quốc của Nêptuyn, và với những 
tia sáng diệu huyền biến những dòng nước mặn xanh thành 
vàng chóe. Nhưng dầu có vậy, cũng cứ nhanh lên. Chớ có chần 
chừ. Ta có thể làm xong việc này trước khi ngày đến. 

Vào 

PẢC - Lên và xuống, xuống và lên 
Ta dẫn chúng đi lên và xuống 
Ngoài đồng, trong phô", thiên hạ sợ ta 
Này hỡi tiểu yêu, hãy dẫn chúng đi lên và xuống. 

Một gã đến đây rồi. 

Laỉxanđơ ra 

LAIXANĐƠ - Mày ở đâu, hỡi Đimitriơx kiêu bạc? Nói ngay đi nào! 

PẢC - Đây, đồ đê mạt! Gươm ta đã rút sẵn sàng. Mày ở đâu? 

LAIXANĐƠ - Ta đến với mày ngay lập tức. 

PĂC - Vậy hãy theo ta ra một khoảnh đất phẳng phiu hơn. 

Laixanđơ vào, đi theo giọng nói 
Đimitriơx ra 

ĐIMITRIƠX - Này Laixanđơ, lên tiếng nữa xem! Mày bỏ chạy sao, đồ 
hèn nhát, chuồn mất rồi à? Nói đi! Ớ bụi bờ nào? Mày giấu cái 
đầu ở đâu? 

PẢC - Mày là đồ hèn nhát, mày thách thức các ngôi sao, nói với bụi 
bờ là mày muốn đánh nhau mà mày lại không dám đến! Lại 
đây, đồ đê tiện! Lại đây, đồ nhãi nhép! Ta sẽ quật mày bằng 
roi. Nhục nhã cho kẻ nào rút gươm ra với mày. 

ĐIMITRIƠX - A, mày ở đấy sao? 

PẢC - Đi theo giọng ta. Ra một chỗ khác, ta sẽ thử xem ai mới thật 
là người. 



GIẤC MỘNG ĐỀM HẺ _ỊỌỊtt 

Vào 

Laỉxanđơ ra 

LAIXANĐƠ - Hắn chạy trước ta mà còn dám thách ta. Khi ta đến nơi 
hắn gọi, thì hắn đã đi rồi. Thằng hèn mạt nhanh chân hơn ta 
nhiều, ta đuổi theo hắn đã nhanh, nhưng hắn bỏ chạy còn 
nhanh hơn. Ta đã rơi vào một con đường gồ ghề tăm tối, ta sẽ 
nghỉ lại nơi đây. (Nằm xuống) - Hỡi ngày tốt lành, hãy đến đi! 
Vì nếu hễ mày phô ra chút ánh sáng màu xám của mày thì ta 
sẽ tìm cho ra Đimitriơx và trả mối hận này. 

Ngủ 

Păc và Đimitriơx ra 

PẢC - Ê, ô, ê! Thằng hèn nhát, vì sao mày không đến? 

ĐIMITRIƠX - Hãy chờ ta, nếu mày có gan. Vì ta thấy rõ là mày chạy 
trước ta, luôn luôn đổi chỗ và không dám đứng lại hoặc nhìn 
thẳng vào mặt ta. Giờ mày ở đâu? 

PĂC - Đến đây, ta đây. 

ĐIMITRIƠX - Thôi nào, mày nhạo báng ta. Mày sẽ trả giá đắt chuyện 
này khi nào ta thấy mặt mày dưới ánh sáng ban ngày. Bây giờ, cứ 
đường mày mà đi. Vì mệt mỏi ta phải nằm dài u) ra ở trên chiếc 
giường lạnh lẽo này. Khi ngày đến, liệu mà xem tạ gặp mày. 

Nằm xuống và ngủ 
Hêlen ra 

HÊLEN - Ôi đêm mệt mỏi, ôi đêm thật dài và uể oải, hãy rút ngắn 
giờ giấc của ngươi lại! Ánh sáng ấm lành hãy chiếu lên từ 
phương Đông để tôi có thể trở về Aten giữa ánh sáng, trôn khỏi 
những người đang căm ghét sự có mặt tội tình của tôi. Và giấc 
ngủ đôi khi khép lại cặp mắt u sầu, hãy rút tôi ra khỏi sự có 
mặt của chính tôi trong chốc lát. 

Nằm xuống và ngủ 

PĂC - Mới chỉ có ba người? Đến thêm một người nữa đi! Hai cặp hóa 
bôn người. Cô ta đến đây rồi, đau đớn và buồn bã. Thần Kiupit 
là một anh chàng tai quái làm cho những người đàn bà đáng 
thương hóa thành điên dại. 

Hecmỉơ ra 


(1) Trong nguyên văn: đo chiều dài của ta. 



1002 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HECMIƠ - Chưa bao giờ mệt mỏi thế này, chưa bao giờ đau khổ thế 
này. Ướt đẫm sương sa, gai góc cào nát, ta không thể lết chân, 
không thể đi xa hơn nữa. Chân này không thể bước đi theo 
lòng muốn. Ta sẽ nghỉ lại nơi đây cho đến rạng ngày. Lạy Trời 
che chở cho Laixanđơ, nếu họ có ý định đánh nhau! 

Nằm xuống và ngủ 

PẢC- 


Trên đất băng 
Hãy ngủ say 
Ta sẽ ép 
Trên mắt mày 
Kẻ tình say 
Thứ thuốc này 

Ép lá cỏ vào mắt Laixanđơ 
Khi tỉnh dậy, 

Mày sẽ thấy 
Niềm vui thực 
Khi nhìn ra 
Người tình trước. 

Và câu tục ngữ 
Quen biết khắp vùng: 

“Ai nấy lấy lại phần mình” 

Khi mày thức dậy 
Sẽ được chứng minh. 

Chàng Giắc lấy được cô Gìn 
Không có chuyện gì rắc rối 
Chàng trai lấy lại ngựa mình 
Và mọi việc đều bình yên. 

Vào 



HỒI BỐN 

CẢNH I 

Khu rừng. Laixanđơ, Đỉmỉtriơx, Hêlen và Hecmiơ nằm ngủ 


Titania và Bottơm, Hoa đậu, Mạng nhện, Bướm đèm, 

Hạt mù tạc và các tiên tùy tùng khác ra. 

Ồbèrơn ở phía sau, không ai thấy 

TITANIA - Nào, chàng hãy ngồi xuống cái giường hoa này, để cho ta 
ve vuốt cặp má dễ thương của chàng và đính những bông hoa 
hồng ngát hương lên cái đầu mượt mà êm ả của chàng, và hôn 
những vành tai to lớn xinh đẹp của chàng, ôi niềm vui dịu dàng 
của em! 

BOTTƠM - Hoa đậu đâu? 

HOA ĐẬU - Sẵn sàng. 

BOTTƠM - Gãi cho tao cái đầu, Hoa đậu. Ông Mạng nhện đâu? 

MẠNG NHỆN - Sẵn sàng. 

BOTTƠM - Ong Mạng nhện, xin quý ông cầm lấy vũ khí và giết 
cho tôi con ong có bộ giò màu đỏ ở đầu ngọn cây thảo nhi kia. 
Và quý ông hẵng mang cái túi mật đến cho tôi. Xin ông đừng 
quá hung hăng trong khi hành động và xem chừng đừng để 
cho cái túi mật tung tóe ra. Tôi sẽ rất bực mình nếu túi mật 
chảy lênh láng ra cả người ông, thưa ông Mạng nhện. Ông 
Hạt mù tạc đâu? 

HẠT MÙ TẠC - Sẵn sàng. 

BOTTƠM - Cho tôi nhờ nắm tay của ông, ông Hạt mù tạc. Xin quý 
ông miễn đi cho phép lịch sự của ông. 



1004 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HẠT MÙ TẠC - Chẳng hay ngài muốn gì? 

BOTTƠM - Thưa quý ông, có gì đâu, chẳng qua là giúp cho kị mã Hoa 
dậu gãi một chút. Tôi phải đến hiệu thợ cạo, thưa ông. Vì tôi 
nghĩ rằng mặt tôi lông lá một cách diệu kỳ, và tôi là một con 
lừa tinh tế đến mức nếu một cái lông ngứa ngáy là tôi phải gãi 
ngay lập tức. 

TITANIA - Thế nào, anh có nghe một tí nhạc chăng, người yêu dịu 
hiền của em? 

BOTTƠM - Tai tôi sành vừa về âm nhạc: hãy cho tôi nghe tiếng kìm 
và phách xương (Tiếng kìm. Nhạc đồng quê). 

TITANIA - Nói đi, anh dịu hiền, anh muôn ăn thứ gì? 

BOTTƠM - Nói thực, một thùng thức ăn: tôi có thể nhai lúa mạch 
khô ngon của nàng. Có lẽ tôi cũng rất thích có dược một bó rạ: 
rạ ngon và thơm thì không gì bằng. 

TITANIA - Em có một nàng tiên thích phiêu lưu, nó sẽ lục tìm trong 
kho của chú sóc và kiếm về cho anh nhiều quả tươi. 

BOTTƠM - Một vài nắm đậu khô thì tôi thích hơn. Nhưng tôi xin 
nàng, đừng để cho quân của nàng quấy phá tôi. Tôi đang buồn 
ngủ quá lắm đây. 

TITANIA - Ngủ đi anh, em sẽ ôm anh trong cánh tay em. Các tiên, 
hãy đi đi, hãy di xa theo các ngả. 

Các tiên đi vào 

Cây kim ngân quấn quýt dịu dàng với cây tiên nhân hương 
như thế này đây; cây trường xuân cái uốn vòng quanh những 
ngón tay bọc vỏ của cây du thụ như thế này dây. Ôi, em yêu 
anh biết mấy! Em điên dại lên vì anh biết mấy! 

Họ ngủ 
Păc ra 

ÔBÊRƠN (bước lên trước) - Chào Rôbin tốt bụng. Mày có thấy cái 
cảnh êm đềm này không? Giờ thì ta bắt đầu thương hại sự 
diên dại của nàng. Vì lúc nãy, phía sau cánh rừng, khi gặp 
nàng đang đi tìm kiếm những quà tặng yêu kiều cho thằng rồ 
dại đáng ghét này, ta đã quở trách và gây sự vđi nàng. Khi 
dó, nàng đã kết quanh cái đầu lông lá của hắn một vòng hoa 
tươi thơm ngát; những giọt sương đôi khi bừng nở trên các nụ 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


1005 


hoa như những bạt ngọc tròn ở phương Đông, lúc ấy đọng lại 
trong mắt những bông hoa nhỏ xinh xắn kia như những giọt 
lệ than khóc cho sự bất hạnh của chính mình. Khi ta đã quở 
mắng nàng một cách thỏa thích và nàng đã xin lỗi ta bằng 
những lời lẽ dịu dàng thì ta bèn đòi nàng thằng bé nàng đã 
lấy về. Nàng đồng ý cho ta ngay và sai một tiên nữ của nàng 
đem thằng bé đến lùm cây của ta trong xứ tiên. Và giờ đây, 
khi ta có thằng bé, ta sẽ giải cho mắt nàng sự lầm lạc đáng 
ghét này. Còn mày, Păc dễ thương, hãy nhấc cái bộ mặt hóa 
phép này ra khỏi đầu của gã vũ phu người Aten kia, để cho 
khi tỉnh dậy cùng với bọn kia, cả lũ có thể trỏ về Aten và 
nghĩ về những sự việc đêm nay như nghịch cảnh của một cơn 
ác mộng. Nhưng trước hết, ta sẽ giải thoát cho hoàng hậu 
loài tiên. 

Ép một thứ cỏ vào mắt nàng 
Hãy là người như xưa nay 
Nhìn bằng cặp mắt như xưa nay: 

Nụ Đaian trên hoa Kiupit 
Có quyền hạn và sức thiêng này. 

Giờ hãy dậy đkthôi, Titania, hoàng hậu dịu hiền của ta. 

TITANIA - Anh Ôbêrơn của em! Em đã mơ những chuyện gì vậy? 
Hình như em đã phải lòng một con lừa! 

ÔBÊRƠN - Người yêu của nàng còn nằm đây kia. 

TITANIA - Những chuyện ấy làm sao mà xảy ra được? Ôi, sao bây giờ 
mắt em căm ghét bộ mặt của hắn đến thế. 

ỒBÊRƠN - Hãy im lặng trong chốc lát. Rôbin, nhấc cái đầu này ra. 
Titania, hãy cho cử nhạc lên và làm cho cả năm người này ngủ 
say hơn thường, đê mê như chết! 

TITANIA - Nhạc, nào! Nhạc, để làm cho giấc ngủ đê mê! 

Tiếng nhạc êm dịu 

PĂC - Giờ thì mày hãy dậy đi và nhìn bằng cặp mắt xuẩn ngcíc 
của mày. 

ÔBÊRƠN - Nhạc, hãy vang lên! Lại đây, nữ hoàng của ta, cầm lấy 
tay ta và làm đu đưa mảnh đất trên đó những người này đang 



1006 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ngủ. Ta với nàng giờ đây lại nối tình bạn mới và đúng vào nửa 
đêm mai, chúng ta thực sự nhảy múa linh đình, rực rỡ trong 
nhà của quận công Thidiơx và ban phúc cho nhà ấy sự phồn 
vinh tốt đẹp: ở đấy, hai cặp người yêu chung thủy cũng sẽ làm 
lễ cưới, cùng với Thidiơx, trong niềm vui chung. 

PĂC - Tâu Đức vua loài tiên, hãy coi chừng và chú ý: con đã nghe 
tiếng sơn ca buổi sớm. 

ÔBÊRƠN - Vậy thì, nữ hoàng của ta, chúng ta hãy đi theo bóng đêm 
trong im lặng trang nghiêm. Chúng ta có thể vòng quanh quả 
địa cầụ còn nhanh hơn vầng trăng lãng đãng. 

TITANIA - Đi thôi, Chúa công, và trong khi bay, hãy nói cho em làm 
sao mà đêm nay em lại nằm ngủ ở nơi đây, trên mặt đất, cùng 
với những kẻ trần thế này. 

Vào. Tiếng tù và vang lên 
Thidiơx, Hipôlỉta, Igiơx và tùy tùng ra 

THIDIƠX - Một trong các ngươi hãy đi tìm cho ta người gác rừng. Vì 
giờ đây, nghi lễ của ta đã xong và chúng ta còn có buổi sáng 
nay, người yêu của ta sẽ nghe điệu nhạc bầy chó săn của ta. 
Nào, hãy thả chúng ra ở thung lũng phía Tây. Nhanh lên, ta 
bảo, tìm cho được người gác rừng. 

Một người tùy tùng vào 

Hỡi Hoàng hậu yêu kiều, chúng ta sẽ lên đỉnh núi và nghe 
bản hòa tấu của bầy chó và tiếng vang vọng lại. 

HIPÔLITA - Em đã có một lần đi cùng với Ecquyn và Catmơx, khi họ 
săn gấu ở rừng Cơret với bầy chó xpactơ (1) . Chưa bao giờ em 
nghe một tiếng vang động hùng vĩ như thế, vi ngoài các khu 
rừng, các khoảng trời, các suôi nước, tất cả các miền lân cận 
hình như cũng cùng kêu lên một tiếng. Em chưa bao giờ nghe 
một điệu nghịch tai nhịp nhàng đến thế, một tiếng sấm dịu 
dàng đến thế. 

THIDIƠX - Bầy chó của ta cũng lấy giống từ loài Xpactơ, có môi xệ và 
màu lông lốm đốm, tai treo lủng lẳng bên đầu quét sạch cả 
sương mai; có gối gập và da cổ thõng xuống như bò mộng 


(1) Catmơx là người lập ra miền Bêôti ở Hy Lạp cổ đại: Ecquyn đã thực hiện một 
trong mười hai chiến cồng của mình ở đảo Cơret. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


1007 


Tetxali. Khi săn đuổi thì chúng chậm chạp, nhưng tiếng kêu 
của chúng vang lên như một dãy chuông xếp đều trên dưới từng 
cái một. Một tiếng kêu nhịp nhàng như thế chưa hề ai gây ra, 
hoặc tôn lên bằng tiếng tù và ở Cơret, xpactơ hay ồ Tetxali (1) . 
Hãy phán đoán khi nàng nghe... Nhưng, suỵt, các tiên nào ở 
nơi đây? 

IGIƠX - Tâu Chúa công, đây là con gái hạ thần, ngủ thiếp ở đây, còn 
đây là Laixanđơ. Đây là Đimitriơx và đây là Hêlen, Hêlen con 
cụ Nêđa. Hạ thần không hiểu vì sao họ lại cùng ở nơi đây. 

THIDIƠX - Chắc là họ đã dậy sớm để giữ đúng phong tục ngày lễ 
tháng Năm và nghe tin về dự định của chúng ta, đã đến đây vì 
phước lành của ngày trọng lễ. Nhưng này Igiơx, hãy nói xem 
phải chăng hôm nay là ngày Hecmiơ phải trả lời về sự lựa chọn 
của nàng? 

IGIƠX - Tâu Chúa công, chính phải. 

THIDIƠX - Nào, hãy ra lệnh cho phường săn đánh thức họ dậy bằng 
tiếng tù và. 

Tiếng tù và và họ thức giấc. 

Tiếng ồn phía trong và họ đứng dậy 

Xin chào các bạn! Ngày Thánh Valentin (2) đã qua rồi! Phải 
chăng những chim rừng này bây giờ mới bắt đầu giao kết với 
nhau? 

LAIXANĐƠ - Xin Chúa cồng thứ lỗi. 

THIDIƠX - Ta xin tất cả các người đứng dậy hết. Ta biết hai anh 
chàng này là kỳ phùng địch thủ của nhau. Làm sao mà lại nẩy 
ra sự hòa thuận êm ả này trong cuộc đời, khiến cho sự căm thù 
cách xa lòng đố kị, ngủ cạnh sự thù ghét mà không sợ hận thù? 

LAIXANĐƠ - Thưa Chúa công, tôi sẽ trả lời trong kinh ngạc nửa tĩnh 
nửa mê. Nhưng tôi xin thề rằng cho đến nay thực thà tôi không 
thể nói tôi đã đến đây như thế nào. Nhưng tôi nghĩ răng, - vì 
tôi cũng muốn nói thật và bây giờ tồi nhớ ra rồi, đúng là như 
thế, - tôi đã đến đây cùng Hecmiơ. Ý định của chúng tôi là đi 


(1) Trò chơi lựa tiếng chó kêu cho hòa nhịp trong các cuộc săn bắn là một thú vui 
sang trọng, hiếm có thời Phục hưng. 

(2) Ngày thánh Valentin, 14 tháng Hai hàng năm, thường được xem là ngày đầu 
mùa kết đôi của loài chim chóc. 



1008 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


khỏi thành Aten đến một nơi, ở đó, chúng tôi có thể thoát ra 
ngoài sự đe dọa của luật lệ Aten... 

IGIƠX - Đủ rồi, đủ rồi, thưa Chúa công, Ngài đã biết rồi đấy: tôi đòi 
hỏi luật pháp, luật pháp giáng vào đầu nó. Chúng nó muốn trôn 
chạy. Này Đimitriơx, vậy ra chúng nó muốn đánh bại anh và 
tôi, lấy mất của anh người vợ và của tôi sự đồng tình, sự đồng 
tình của tôi về chuyện nó sẽ là vợ anh. 

ĐIMITRIƠX - Thưa Chúa công, nàng Hêlen kiều diễm đã nói với tôi 
về cuộc chạy trốn của họ, về mục đích của họ đi đến khu rừng 
này, tôi đã theo họ đến đây trong cuồng giận và Hêlen kiều 
diễm lại theo tôi trong ảo vọng. Nhưng thưa Chúa công tô't 
lành, tôi không hiểu vì quyền lực nào - nhưng chắc là có một 
quyền lực nào đấy - tình yêu của tôi đôi với Hecmiơ lại tan ra 
như tuyết nóng, giờ đây, đối với tôi nó chỉ như một thứ đồ chơi 
vô nghĩa lý mà tôi say mê hồi thơ ấu. Và bây giờ, tất cả niềm 
tin và đức tính của trái tim tôi, đối tượng và niềm vui của mắt 
tôi chỉ là Hêlen. Thưa Chúa công, tôi đã kết ước với nàng trước 
khi tôi gặp Hecmiơ: như một món ăn tôi ghét bỏ khi ôm đau lại 
trở nên ngon lành một cách tự nhiên khi khỏe mạnh, giờ đây 
tôi ao ước nàng, yêu nàng, chờ mong nàng và sẽ đời đời chung 
thủy với nàng. 

THIDIƠX - Các tình nhân xinh đẹp ơi, đúng là một cuộc sum vầy 
hạnh ngộ. Bọn ta sẽ nghe kể thêm về câu chuyện này sau. 
Igiơx, ta sẽ vượt qua ý muốn của khanh: Vì, trong ngôi đền, 
cùng với đôi ta, bên cạnh đôi ta, những cặp này cũng sẽ được 
kết hợp đời đời. Và bây giờ, vì buổi sáng đã phần nào quá 
muộn, cuộc săn dự định của chúng ta sẽ hoãn lại. Hãy cùng ta 
trở lại Aten! Cả ba cặp, chúng ta sẽ đi mở hội thật linh đình, 
trọng thể. Đi nào, Hipôlita! 

Thidiơx, Hipôlita, Igiơx và tùy tùng vào 

ĐIMITRIƠX - Những chuyện này tinh vi và huyền ảo như những ngọn 
núi xa xôi biến hóa thành mây. 

HECMIƠ - Tôi nhìn thấy những chuyện này hình như với một con 
mắt phân đôi, khi bất cứ vật gì cũng một hiện thành hai. 

HÊLEN - Tôi cũng thấy thế: tôi đã tìm lại được Đimitriơx như một 
kẻ sinh đôi, vừa là của tôi, vừa không phải của tôi. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


1009 


ĐIMITRIƠX - Các bạn có chắc rằng chúng ta đang thức cả không? Tôi 
thấy hình như chúng ta đang ngủ cả, đang giữa cơn mơ màng. 
Các bạn có cho rằng quận công đã thực sự ở đây và bảo chúng 
ta phải đi theo người không? 

HECMIƠ - Đúng, và cả phụ thân tôi nữa. 

HÊLEN - Và Hipôlita. 

LAIXANĐƠ - Và chính người đã bảo chúng ta cùng đi theo vào ngôi 
đền. 

ĐIMITRIƠX - Sao, vậy thì chúng ta đều thức cả. Hãy đi theo người và 
dọc đường, chúng ta hãy kể lại cho nhau nghe những chuyện 
thấy trong mơ. 

Họ vào 

BOTTƠM (thức dậy) - Khi nào đến lượt tớ, hãy gọi tớ và tớ sẽ đáp 
lời. Đoạn tiếp theo của tớ là: “Hỡi Pirơmơx xinh tươi nhất 
đời!”. Ê, ô! Pitơ Quynxơ! Phơliút, thợ chữa ông bễ! Xnao, 
thằng hàn nồi! Xtavelinh! Trời đất ơi, chúng nó chuồn hết 
nơi đây rồi và để mình ngủ thiếp đi! Mình vừa qua một cơn 
mộng ảo kỳ lạ vô cùng. Mình vừa nằm mơ, - trí tuệ con người 
không thể nói giấc mơ đó là gì: kẻ nào định bụng giải thích 
giấc mơ đó thì chỉ là một con lừa! Hình như mình là, - không 
ai có thể nói được đó là gì. Hình như mình là, hình như mình 
đã, - nếu như có kẻ nào tự dưng nói rằng mình đã là cái gì, 
thì hắn chỉ có thể là một thằng rồ đặc! Mắt con người không 
hề nghe, tai con người không hề thấy, tay con người không 
thể nếm, lưỡi con người không thể quan niệm, cũng như tim 
con người không thể kể lại giấc mộng của ta là gì. Ta sẽ nhờ 
Pitơ Quynxơ viết cho một vở ba lê về giấc mộng đó: nó sẽ 
được gọi là Giấc mộng của Bottơm , vì nó không có đáy (1) . Và 
ta sẽ hát nó ở đoạn cuối vỏ kịch trình diễn trước quận công. 
Hoặc có lẽ, để làm cho nó tăng thêm vẻ mỹ miều, ta sẽ hát 
nó khi nàng chết (2) . 

Vào 


(1) Chơi chữ: Trong tiếng Anh, Bottơm (Bottom) có nghĩa là đáy. 

(2) Tức Thidơbi, nhân vật trong vở kịch mà họ dóng. Trong đoạn này, cũng như ở 
những đoạn khác, Bottơm nói nhiều chồ lẫn lộn vô nghĩa. 


64-SECHXPIA 



1010 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 

Aten. Một phòng trong nhà Quynxơ 


Quynxơ, Phơliút, Xnao và Xtaveỉinh ra 

QƯYNXƠ - Các cậu đã cho người đến nhà Bottơm chưa? Hắn đã về chưa? 

XTAVELINH - Không thấy tin tức gì của hắn sất. Chắc chắn là hắn bị 
lôi đi rồi. 

PHƠLIÚT - Nếu hắn không đến được thì vở kịch hỏng mất. Không 
thể nào tiến bước được, có phải không? 

QUYNXƠ - Không thể nào được: trong cả thành Aten, không có một 
người nào đóng được Pirơmơx, trừ hắn. 

PHƠLIÚT - Không, chẳng qua là trong đám thợ thủ công ở Aten, hắn 
là thằng thông minh hơn cả. 

QƯYNXƠ - Phải, và con người tốt bụng nhất nữa. Hắn đúng là một 
người tình chân chính, vì có giọng nói dịu dàng. 

PHƠLIÚT - Cậu phải nói người tài chứ. Người tình thì, lạy Chúa, chả 
có giá trị quái gì. 

Xnăc ra 

XNẴC - Các cậu ơi, ngài quận công đang từ ngôi đền đi ra và có 
thêm hai hay ba cô, cậu làm lễ cưới nữa đấy. Nếu trò vui của 
bọn ta mà tiến bước lên được thì tất cả bọn ta đã gặp dịp làm 
người rồi đấy! 

PHƠLIÚT - Ôi, Bottơm khoác lác dịu hiền! Thế là suốt đời hắn mất 
đi sáu xu một ngày rồi. Hắn không thể nào thoát được sáu xu 
một ngày: nếu quận công mà không cho hắn sáu xu một ngày 
vì vai Pirơmơx thì tớ sẽ chịu treo cổ lên! Hắn đáng được 
hưởng cái khoản ấy: sáu xu một ngày trong vai Pirơmơx, hoặc 
không có gì hết. 

Bottơm ra 

BOTTƠM - Các cậu này đâu rồi? Những tấm lòng bè bạn đâu rồi? 

QƯYNXƠ - Kìa Bottơm! Ôi, ngày oai hùng nhất! ôi, giờ phút may 
mắn nhất! 



GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ 


1011 


BOTTƠM - Các cậu ơi, tớ sẽ nói ra những điều kỳ lạ, nhưng đừng hỏi 
tớ đó là cái gì. Vì nếu tớ nói với các cậu thì tớ không thực sự là 
người Aten nữa. Tớ sẽ nói với các cậu hết mọi chuyện, đúng như 
đã xảy ra. 

QƯYNXƠ - Cho bọn tớ nghe đi, Bottơm dịu hiền ơi. 

BOTTƠM - Tớ không nói một lời nào đâu. Tất cả chuyện mà tớ nói 
với các cậu là quận công đã ăn xong buổi chiều rồi. Tập hợp đồ 
đoàn của các cậu lại, đính dây chắc vào các bộ râu và băng mới 
vào các đôi giầy. Đi lên gặp nhau ngay ở trên điện. Ai nấy phải 
đảo lại phần vai của mình, vì nói ngắn hay nói dài cũng là: vở 
kịch của bọn ta được chấp thuận một cách hứng thú. Dầu sao đi 
nữa, cũng phải để cho Thidơbi có áo quần sạch sẽ. Và cậu nào 
đóng vai sư tử thì chớ có cắt móng tay vì chúng phải tuôn dài 
ra cho giống với vuốt sư tử chứ. Và, các chàng kép hát thân yêu 
nhất đời ơi, xin đừng ăn hành hoặc tỏi, vì bọn ta phải tuôn ra 
những lời nói thơm tho. Tớ chắc chắn sẽ nghe họ nói rằng đây 
là một vở hài kịch thơm tho dễ chịu. Thôi, không thêm một lời 
nào nữa, đi đi! Đi ngay! 


Vào 



HỒI NĂM 


CẢNH I 

Aten. Một gian phòng trong cung điện của Thidiơx 


Thidiơx, Hipôlita, Philôxtrêt, 
một số quý tộc và tùy tùng vào 

HIPỒLITA - Anh Thidiơx của em, những cặp tình nhân này nói 
những điều thật lạ lùng. 

THIDIƠX - Lạ lùng nhiều hơn là thật. Ta không bao giờ có thể tin 
những chuyện hoang đường cổ lỗ hoặc những trò chơi thần tiên 
ấy. Người tình và người điên có những đầu óc sôi sục, những ảo 
tưởng sinh ra hình hài khiến họ nắm bắt được những điều mà 
trí tuệ lạnh lùng không bao giờ hiểu được. Kẻ hoang tưởng, 
người tình si và nhà thơ là những kẻ dày đặc tưởng tượng. Một 
người thì thấy ma quỷ nhiều hơn là cả địa ngục bao la có thể 
chứa chất, đó là thằng điên. Kẻ tình si thì cũng cuồng nhiệt 
không kém, nhìn thấy vẻ đẹp của nàng Hêlen (1) trên trán của 
một cô gái Ai Cập. Còn con mắt nhà thơ thì di động trong một 
sự mê loạn tuyệt vời, nhìn hết trời xuống đất, hết đất lên trời. 
Và vì trí tưởng tượng tạo ra hình thù cho những vật không hay 
biết, ngòi bút của nhà thơ biến chúng thành hình dáng và cho 
cái hư không một nơi trú ngụ và một tên tuổi. Những trò ấy đều 
có trí tưởng tượng mạnh mẽ ở trong. Hễ nhận ra được một niềm 
vui nào đấy, thì nó hiểu có ai đấy mang đến niềm vui. Hãy như 


(1) Đây là nói đến nàng Hêlen của Hy Lạp cổ đại, nguồn gốc trực tiếp của chiến 
tranh Troa, được xem như một biểu tượng của sắc đẹp phụ nữ. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


1013 


ban đêm, giữa cơn kinh hoàng tưởng tượng, một bụi cây biến 
thành con gấu dễ dàng biết mấy! 

HIPÔLITA - Nhưng tất cả câu chuyện họ kể lại về đêm qua và việc 
tâm trí của họ cùng nhau biến hóa chứng tỏ rằng chuyện đó 
hơn là những ảo tưởng hăo huyền. Và câu chuyện trở nên thật 
chắc chắn, rõ ràng tuy rằng vẫn kỳ lạ và tuyệt vời. 

THIDIƠX - Các tình nhân đã đến đây kia, chan chứa niềm vui và 
hoan lạc. 

Laixanđơ, Đimitrỉơx, Hecmỉơ và Hêlen ra 

Xin chúc mọi người vui vẻ, những người bạn đáng yêu! Mong 
rằng niềm vui và những ngày yêu đương tươi mát sẽ luôn luôn 
kèm theo trái tim của các bạn! 

LAIXANĐƠ - Cầu chúc cho chúng đi theo những cuộc dạo chơi vương 
giả, bàn ăn và chăn gối của Người nhiều hơn là chúng tôi. 

THIDIƠX - Nào, bây giờ, sẽ có những trò hóa trang nào, những cuộc 
vũ nào để giết cái thời gian dằng dặc ba giờ giữa bữa ăn tráng 
miệng buổi chiều và giờ đi ngủ? Viên quản lý trò vui thường 
ngày của ta đâu? Có những cuộc vui nào đã sẵn sàng? Có vở 
kịch nào không để giảm nhẹ nỗi u sầu của một giờ quằn quại? 
Gọi cho ta Philôxtrêt. 

PHILÔXTRÊT - Có đây, thưa Thidiơx quyền uy. 

THIDIƠX - Ngươi nói xem, tối nay ta có những cuộc vui nào? Hội hóa 
trang nào? Thứ nhạc nào? Chủng ta sẽ đánh lừa thời gian lười 
nhác bằng cái gì nếu không có ít nhiều giải trí? 

PHILÔXTRÊT - Đây là bản chương trình của những trò vui đã sẵn 
sàng, xin Chúa công xem trước để lựa chọn. (Đưa một tờ giấy) 

THIDIƠX (đọc) - “Cuộc chiến đấu chống lại người ngựa, do một hoạn 
quan Aten hát theo thụ cầm”. Chúng ta không nghe mục này: 
ta đã kể chuyện này với người yêu của ta để ca ngợi vinh 
quang của một người cùng dòng họ Ecquyn. (đọc) - “Sự cuồng 
loạn của những người Becơnan (1) túy lúy, xé nát chàng ca sĩ xứ 
Tơraxơ trong cơn giận dữ”. Đây là một đề tài cũ, vả lại nó đã 


(1) Becơx, thần Rượu trong thần thoại La Mã (trong thần thoại Hy Lạp là 
Điôniđơx). Becơnan là những đồ đệ của Becơx, thích chè chén no say. Ca sĩ xứ 
Tơraxơ là Ócphê, người sáng tạo ra âm nhạc và thơ ca Ócphê cuối cùng đã bị 
những người Becơnan giết chết vì khước từ sự cám dỗ của họ. 



1014 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


được trình diễn hồi ta từ Tebơ chiến thắng trở về. (đọc) - “Chín 
Nàng thơ than khóc cho cái chết của tri thức vừa lâm chung 
trong cảnh đói nghèo”. Đây là một vở châm biếm, sâu sắc và 
cay độc, không thích hợp với nghi lễ cưới xin. (đọc) - “Một 
cảnh ngắn ngủi buồn tẻ của chàng Pirơmơx và người yêu của 
chàng Thidơbi: chuyện vui rất bi đát”. Vui vẻ và bi đát! Buồn 
tẻ và ngắn ngủi! Nghĩa là, như ta nói, băng tuyết nóng hừng 
hực kỳ khôi, cần phải hiểu sự hòa hợp của mối bất hòa này 
như thế nào? 

PHILÔXTRÊT - Thưa Chúa công, dây là một vở kịch dài khoảng mười 
chữ, thần chưa thấy một vở kịch nào ngắn ngủi như vậy. 
Nhưng, thưa Chúa công, vở này lại dài ra quá mười chữ, khiến 
cho nó trở nên buồn tẻ. Vì trong toàn bộ vở kịch, không có một 
chữ nào đúng chỗ, không có một diễn viên nào thích hợp. Mà, 
thưa Chúa công cao quý, nó lại vẫn bi đát vì trong đó Pirơmơx 
tự sát. Thần xin thú thật, khi xem diễn tập, điều này khiến cho 
mắt thần lệ tuôn như nước. Nhưng chưa bao giờ có những giọt 
lệ vui như thế, còn vui hơn cả tiếng cười vang động nhất. 

THIDIƠX - Bọn nào trình diễn nó? 

PHILÔXTRÊT - Những người có bàn tay chai sạn, làm lụng ở Aten 
đấy. Cho đến nay đầu óc của họ chưa hề vất vả, mà giờ đây họ 
đã cô" công nhồi nhét vở kịch này vào trí nhớ cùn gỉ của họ để 
chào mừng hôn lễ của Chúa công. 

THIDIƠX - Thế thì ta sẽ xem vở kịch này. 

PHILÔXTRÊT - Thưa không, tâu Chúa công cao quý, vở kịch này 
không phải cho Chúa công. Thần đã xem nó từ đầu đến đuôi, và 
nó không là gì hết, không là gì hết ở trên đời. Trừ phi là Chúa 
công tìm thấy được trò vui trong những cố gắng cực kỳ căng 
thẳng và đầy gian truân vất vả của họ, để phục vụ Chúa công. 

THIDIƠX - Ta sẽ xem vở kịch này. Vì không có cái gì nảy sinh ra từ 
sự giản dị và lòng hăng hái mà lại không đúng chỗ. Nào, đưa 
họ vào, xin mời các phu nhân an tọa. 

Philôxtrêt vào 

HIPÔLITA - Em không thích xem sự nghèo nàn chứa chất quá nặng 
và lòng hăng hái sụp đổ tan tành khi làm nhiệm vụ. 

THIDIƠX - Sao, em yêu hiền dịu, em sẽ không thấy một diều như vậy. 



GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ 


1015 


HIPÔLITA - Philôxtrêt nói rằng họ không làm được trò trống gì hết 
theo kiểu ấy. 

THIDIƠX - Thì chúng ta lại càng tỏ ra tốt hơn khi cám ơn họ vì họ 
đã không làm được gì hết. Ta vui cái điều họ lầm lẫn. Và điều 
mà sự hăng hái đáng thương không làm được thì lượng cả phải 
nhìn vào công lao chứ không nhìn vào giá trị. Có lần nơi ta 
đến, mấy nhà đại thông thái dự định chào mừng ta bằng những 
lời chúc tụng soạn trước. Ta thấy họ run lên và tái mặt đi, ngập 
ngừng ở giữa câu, vì sợ hãi mà âm điệu lưu loát hóa ra tắc 
nghẹn, rồi cuối cùng dừng lại câm bặt, không nói được với ta lời 
chúc tụng. Em yêu, hãy tin rằng ta đã tiếp nhận lời chúc tụng 
từ sự im lặng ấy. Và trong sự khiêm nhường của một lòng hăng 
hái đầy sợ hãi, ta cũng nghe thấy được nhiều như từ miệng lưỡi 
ba hoa của một người hùng biện hung hăng và táo bạo. Vậy thì, 
tình yêu và sự giản dị lặng im, bằng ít lời nhất, lại nói nhiều 
nhất với lòng ta. 

Philôxtrêt ra 

PHILÔXTRÊT - Tâu Chúa công vui lòng cho phép, người Giáo đầu đã 
sẵn sàng. 

THIDIƠX - Cho hắn vào. 

Tiếng kèn thổi vang 
Người Giáo đầu ra 

NGƯỜI GIÁO ĐẦU - Nếu chúng tôi có làm phật lòng, đó là vì thiện ý. 
Để các vị nghĩ rằng chúng tôi đến không phải để làm phật 
lòng, mà vì thiện ý. Bầy tỏ tài hèn của chúng tôi, đó là sự mở 
đầu thực sự của đoạn kết chúng tôi. Vậy thì, xin hãy cho rằng 
chúng tôi chỉ đến trong lo âu. Chúng tôi không đến nhằm làm 
vui lòng các vị, ý định thực của chúng tôi là: Tất cả vì niềm 
vui của các vị, chúng tôi không đến đây. Để làm cho các vị hối 
tiếc trong lòng. Các diễn viền đã đến đây sẵn sàng, và bằng 
cuộc trình diễn của họ, các vị sẽ biết tất cả những gì mà các vị 
thích biết. 

THIDIdX - Anh chàng này không dừng lại khi có dấu chấm. 

LAIXANĐƠ - Hắn cưỡi lên lời Giáo đầu như cưỡi một con ngựa tơ 
chưa thuần; hắn không biết cách dừng lại. Thưa Chúa công, một 
bài học tốt: nói là không đủ, mà còn phải nói đúng. 



1016 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


HIPÔLITA - Quả là hắn đùa nghịch lời Giáo đầu giông như một đứa 
trẻ đùa nghịch sáo: có tiếng ồn, mà không điều khiển được 
âm thanh. 

THIDIƠX - Đoạn văn của hắn giống như một dây xích rối: không có 
gì thiếu, nhưng tất cả đều lộn xộn. Ai vào tiếp? 

Pirơmơx, Thidơbi, Bức tường 
Ánh trăng và Sư tử vào 

NGƯỜI GIÁO ĐẲU - Thưa các ngài, có lẽ các ngài sẽ ngạc nhiên vì 
cuộc trình diễn này. Nhưng xin cứ ngạc nhiên cho đến khi sự 
thật sẽ làm cho mọi chuyện rõ ràng. Người này là Pirơmơx, nếu 
các ngài thích biết. Còn phu nhân xinh đẹp này, chắc chắn đây 
là Thidơbi. Người này, với vôi vữa và thạch cao, biểu thị Bức 
tường, cái Bức tường đè mạt ngăn cách cặp tình nhân; và họ 
buộc phải thi thầm, những tâm hồn tội nghiệp, qua kẽ nứt của 
Bức tường, đừng có ai ngạc nhiên vì chuyện ấy. Người này, với 
đèn, chó và bụi gai, biểu thị Ánh trăng. Bởi vì, nếu các ngài 
muốn biết thì chính là dưới ánh trăng, cặp tình nhân này hẹn 
hò gặp nhau không xấu hổ ở nhà mồ Nainơx để ở đỏ, ờ đó mà 
tự tình. Con vật kinh tởm này có tên là Sư tử, một đêm nàng 
Thidơbi trung thành đến trước, đã làm nàng hoảng sợ, hay 
đúng hơn là kinh hoàng. Và khi nàng bỏ chạy, nàng đánh rơi 
chiếc áo khoác ngoài, con Sư tử làm dây máu ở mõm nó vào 
chiếc áo. Tiếp đến là Pirơmơx, một thanh niên yêu kiều và to 
lớn, chàng thấy tấm áo của Thidơbi chung thủy bị đâm thủng; 
ngay tức thì, bằng lưỡi gươm, lưỡi gươm vấy máu đáng căm 
giận, chàng can đảm đâm ngang lồng ngực sục sôi máu nóng 
của mình. Còn Thidơbi, dừng chân dưới bóng một cây dâu, rút 
dao ra và chết. Phần còn lại, xin để cho Sư tử, Ảnh trăng, Bức 
tường và cặp tình nhản kể lại về sau, khi họ còn ở nơi đây. 

Người Giáo đầu, Pirơmơx, Thidơbi, 

Sư tử và Ánh trăng vào 

THIDIƠX - Ta không biết con sư tử có nói nên lời không? 

ĐIMITRIƠX - Thưa Chúa công, không có gì lạ. Một con sư tử có thể 
nói dược, khi mà nhiều con lừa cũng nói. 

BỨC TƯỜNG - Trong màn xen kẽ này, tôi, tến là Xnao biểu thị một 
bức tường, và tôi mong các vị nghĩ ràng trong bức tường này có 
một lỗ thủng hay một kẽ nứt, qua đó những tình nhân, Pirơmơx 
và Thidơbi, thường thì thầm rất bí mật. Đất cát này, thạch cao 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


1017 


này, viên đá này chứng tỏ rằng tôi chính là bức tường đó. Sự 
thực là như vậy. Và đây là lỗ nứt, cả phải, cả trái, qua đó 
những tình nhân hốt hoảng thầm thì. 

THIDIƠX - Có ai muốn vôi vữa và lông lá (1) nói hay hơn nữa không? 

ĐIMITRIƠX - Thưa Chúa công, đó là bức vách thông minh nhất mà 
tôi chưa hề nghe nói nên lời. 

THIDIƠX - Pirơmơx đã đến gần bức tường: im lặng! 

Pỉrơmơx ra 

PIRƠMƠX - Ôi đêm u ám! Ỏi đêm đen dày đặc! Ôi đêm, có ở mọi lúc 
khi không có ngày! Ỏi đêm, ôi đêm! Than ôi, than ôi, than ôi, 
ta sợ ràng Thidơbi đã quèn lời hẹn! Và mày, ôi tường, ôi tường 
dịu hiền và yêu mến, mày đứng ở giữa đất cha nàng và đất cha 
ta! Mày tường, ôi tường, ôi tường dịu hiền và yêu mến, hãy chỉ 
cho ta kẽ nứt của mày, để ta nhìn qua băng mắt ta! 

Bức tường giơ tay ra 

Cám ơn, bức tường lịch sự. cầu Giôvơ (2) 3 phù hộ cho mày vì 
cử chỉ này. Nhưng ta thấy gì? Ta không hề thấy Thidơbi. Ôi 
bức tường ác nghiệt, qua mày ta không thấy hạnh phúc của ta! 
Những viên đá của mày thật đáng nguyền rủa vì đã làm ta 
thất vọngỉ 

THIDIƠX - Ta nghĩ rằng bức tường, vì biết xúc cảm, nên sẽ chửi rủa lại. 

BOTTƠM - Không, thưa ngài, thực ra, hắn không nói lại đâu. Sau câu 
“làm ta thất vọng” là đến Thidơbi. Nàng phải ra ngay bây giờ 
và tôi phải rình nàng qua bức tường. Các vị sẽ thấy, chuyện xảy 
ra đúng như tôi vừa nói với các vị. Nàng đã ra đây kia. 

Thidơbi ra 

THIDƠBI - Ôi tường, đã bao lần mày nghe ta than vãn vì mày ngăn 
cách ta và chàng Pirơmơx xinh đẹp của ta! Cặp môi anh đào 
của ta thường hôn lên những viên đá của mày, những viên đá 
kết chặt bàng vôi vữa và lông lá ở trong mày. 

PIRƠMƠX - Ta thấy một giọng nói: ta đến ngay kẽ nứt và rình xem 
ta có nghe dược bộ mặt nàng Thidơbi của ta không {3) . Thidơbiỉ 


(1) Lime and hair (vôi vữa và lông lá); những thứ dùng để xây tường toóc-si. 

<2) Tức Jupite, chúa tể các vị thần trong thần thoại La Mã. 

(3) Chú ý rằng các nhân vật trong màn xen kẽ này đều là những vai hề. ở đây, 



1018 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


THIDƠBI - Anh yêu của emỉ Em nghĩ rằng anh là tình yêu của em. 

PIRƠMƠX - Nghĩ gì thì nghĩ, anh chính là ưẻ đẹp của người yêu em. 
Và anh vẫn trung thành như Limanđơ. 

THIDƠBI - Và em vẫn như nàng Hêlen, cho đến khi Mệnh trời giết em. 

PIRƠMƠX - Saphalơx củng khống chung thủy với Prôcrơx đến thế này. 

THIDƠBI - Em chung thủy với anh, củng như Saphalơx với Prôcrơx. 

PIRƠMƠX - Ôi, hãy hôn anh qua lỗ thủng của bức tường đê mạt này. 

THIDƠBI - Em hôn lỗ thủng của bức tường, chứ đâu phải là môi anh. 

PIRƠMƠX - Em có muốn chăng đến gặp anh ngay ở nhà mồ của Nini (1) 

THIDƠBI - Dầu sống, dầu chết, em đến ngay đây. 

Pirơmơx và Thidơbi vào 

BỨC TƯỜNG - Vậy là tôi, bức tường, đã đóng hết vai và xong rồi, bức 
tường phải ra đi. 

Vào 

THIDIƠX - Giờ thì bức tường đã bị hạ giữa hai người láng giềng. 

ĐIMITRIƠX - Thưa Chúa công, việc này không sửa được đâu, vì vách 
vẫn có tai mà không cần cho ai biết. 

HIPÔLITA - Đây là chuyện ngu xuẩn nhất mà tôi chưa hề nghe thấy. 

THIDIƠX - Chuyện hay nhất trong loại này chỉ là những hình bóng 
mơ hồ. Và chuyện dở nhất cũng không tồi, nếu có trí tưởng 
tượng thêm thắt vào. 

HIPÔLITA - Thế thì phải là trí tưởng tượng của anh, chứ không phải 
của họ. 

THIDIƠX - Nếu chúng ta không nghĩ xấu về họ hơn là họ tự nghĩ về 
họ thì họ có thể là những người rất tốt. A, ra kia rồi hai con vật 
cao quý: một mặt trăng và một con sư tử. 

Sư tử và Ánh trăng ra 

SƯ TỬ - Thưa các phu nhân, các phu nhân là những người có trái 
tỉm tế nhị, sợ cả con chuột nhắt ghè tởm bò giữa sàn nhà, giờ 


Bottơm đóng vai Pirơmơx đọc lẫn lộn các động từ “thấy” và “nghe”. 

(1) Bottơm đọc lầm Nainơx (Ninus) thành Nini (Ninny). “Ninny” trong tiếng Anh 
có nghĩa là “thằng ngốc”. Tên các nhân vật cổ đại được nhắc lại trên đây 
(Limanđơ, Saphalơx, Prôcrơx) cũng đều bị đọc sai. 





GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


1019 


đây có thể run lên như cầy sấy khi con sư tử hung dữ gầm rú 
trong cơn cuồng nộ bạo tàn nhất. Vậy thì xin hãy biết cho rằng 
tôi là Xnăc, anh chàng thợ mộc, chứ không là sư tử đực, hay sư 
tủ cái gì hết, bởi vỉ nếu tôi là sư tử thực thụ đến gây chuyện ở 
chốn này thì thật là tội nghiệp cho đời tôi! 

THIDIƠX - Một con vật rất dễ thương và có lòng tốt. 

ĐIMITRIƠX - Thưa Chúa công, con vật tốt nhất mà tôi chưa hề thấy. 

LAIXANĐƠ - Về giá trị, con sư tử này thực sự là một con cáo. 

THIDIƠX - Đúng; và về sự dè dặt thì là một con ngỗng. 

ĐIMITRIƠX - Không ạ, thưa Chúa công. Vì giá trị của hắn không 
mang nổi sự dè dặt của hắn, còn con cáo thì lại mang được con 
ngỗng đi. 

THIDIƠX - Ta chắc rằng sự dè dặt của hắn không mang nổi giá trị 
của hắn, vì con ngỗng không mang được con cáo. Thôi được, để 
mặc cho sự dè dặt của hắn, ta hẵng nghe mặt trăng nói đã. 

ÁNH TRẢNG - Cái đèn này biểu thị mặt trăng khi có sừng... 

ĐIMITRIƠX - Đáng lẽ hắn phải đội sừng ở trên đầu. 

THIDIƠX - Hắn không phải là trăng khuyết, vì sừng của nó lấp đi 
trong vành trăng. 

ÁNH TRẢNG - Cải đèn này biểu thị mặt trăng khi có sừng, còn tôì là 
người-trong-trăng như thường thấy. 

THIDIƠX - Đây là cái sai lầm lớn nhất trong tất cả: đáng lẽ người ta 
phải bỏ hắn vào trong cái đèn. Không thì làm sao mà gọi được 
là “người-trong-trăng”? 

ĐIMITRIƠX - Hắn không dám vào đấy vì có cây sáp. Chúa công thấy 
không, nó đã sắp phải gạt bấc rồi đấy. 

HIPÔLITA - Tôi chán cái mặt trăng này lắm rồi. Hắn có thay đổi di không? 

THIDIƠX - Hình như, theo cái ánh sáng yếu ớt dè dặt của nó, nó đã 
đến lúc tàn. Nhưng để cho được lịch sự và công bằng, ta cứ để 
thời gian cho nó. 

LAIXANĐƠ - Tiếp đi, mặt trăng. 

ÁNH TRẢNG - Tất cả những điều tôi phải nói là để phô với các ngài 
rằng cái đèn là mặt trăng, tôi là người-trong-trăng, cái bụi gai 



1020 


WILLIAM SHAKESPEARE 


này là bụi gai của tôi, và con chó này là con chó của tôi (1) . 

ĐIMITRIƠX - Sao, đáng lẽ tất cả những thứ đó phải ở trong cái đèn, 
vì tất cả những thứ đó là ở trong mặt trăng. Nhưng, im lặng, 
Thidơbi đến kia rồi! 

Thidơbi ra 

THIDƠBI - Đây là ngôi nhà mồ của già Nini. Người yêu của ta đâu? 

SƯ TỬ - ữm... 

Sư tử gầm. Thidơbi bỏ chạy 

ĐIMITRIƠX - Gầm tốt đấy, sư tử. 

THIDIƠX - Chạy tốt đấy, Thidơbi. 

HIPÔLITA - Sáng tốt đấy, mặt trăng. Quả là mặt trăng chiếu sáng 
một cách rất mĩ miều. 

Sư tử xé rách áo khoác của Thidơbi và vào 

THIDIƠX - Xé nát tốt đấy, sư tử. 

ĐIMITRIƠX - Và bây giờ Pirơmơx đến. 

LAIXANĐƠ - Và con sư tử đã biến mất rồi. 

Pirơmơx ra 

PIRƠMƠX - Hỡi trăng dịu hiền, ta cám ơn mày ƯÌ những tia sáng rực 
rỡ như ánh mặt trời, ta cám ơn mày, trăng ơi, vì giờ đẩy vẫn 
sáng thế này. Nhờ có những luống ánh sảng lóng lảnh, mĩ 
miều, vàng chói của mày mà ta mong được tận hưởng cuộc gặp 
gỡ với nàng Thidơbi chung thủy nhất. Nhưng đứng lại! Oi giận 
hờnỉ Hãy nhìn xem, ơi chàng kị sĩ đáng thương, tai họa nào 
kinh khiếp ở nơi đẩyỉ Mắt ơi, nhìn thấy chăng? Sao thế này 
được? Ôi con bồ câu (2) dịu dàngỉ Ôi người thân yêu! Đúng là 
cái áo khoác của em, sao, vấy đầy máu me. Lại gần đi thôi, các 
thần Giận dữ bất nhânỉ Ôi các thần Vận mệnh, đến đi, đến điỉ 
Hãy cắt đi mọi dây nhợ của đời taĩ Hãy bẻ gẫy, đè nát, kết 
thúc và khuất phục. 

THIDIƠX - Nỗi xúc động này, và cái chết của một người bạn thân 
yêu, làm cho người ta có bộ mặt buồn thương. 


U) Người Anh thời Phục hưng nhìn thấy trong mặt trăng hình ảnh một người vác 
củi, có con chó đi theo sau. 

<2) Trong nguyên văn, con gà con, con vịt. 



GIẤC MỘNG ĐÊM HÈ 


1021 


HIPÔLITA - Nguyền rủa tim ta, nếu ta không thương con người đó. 

PIRƠMƠX - Ôi Trời, sao Trời lại nặn ra những con sư tửĩ Vì một con 
sư tử đễ hèn đã hủy hoại đời người yêu ta ở đây. Nàng là, 
không, không, đã từng là cô gái xinh tươi nhất, biết sống, biết 
yèu, biết thích, biết cười trong ánh mắt. Hãy chảy ra, những 
dòng lệ, nhấn chìm taỉ Tuốt ra ngoài đi, lưỡi kiếm, và đâm vào 
lồng ngực Pirơmơx, ối, vào bên ngực trái, nơi trái tim đang đập! 
(Tự đâm mình). Vậy là ta chết, vậy đấy, vậy đấy, giờ thì ta chết 
rồi, giờ ta đã bay đi, hồn ta đang ở trên trời. Lưỡi ơi, hãy mất 
đi mật ngọt, trăng ơi, hãy cất cánh bay điĩ (Ánh trăng vào). - Giờ 
thì chết, chết, chết, chết. (Chết). 

ĐIMITRIƠX - Không phải chết (1) , mà một con xúc xắc có một chấm, vì 
chỉ có một mình hắn. 

LAIXANĐƠ - Còn kém cả con xúc xắc có một chấm, anh ơi. Vì hắn đã 
chết rồi, hắn không là gì cả. 

THIDIƠX - Nhờ thầy thuốc cứu giúp, hắn còn có thể sống lại đấy và 
tỏ ra là một con lừa (2) 3 . 

HIPÔLITA - Làm sao mà ánh trăng lại bỏ di trước khi Thidơbi quay 
lại để tìm người yêu của mình? 

THIDIƠX - Nàng sẽ tìm thấy chàng dưới ánh sao. Đây nàng đã đến 
và cơn xúc động của nàng sẽ kết thúc vở kịch. 

Thidơbi ra 

HIPỒLITA - Tôi cho rằng nàng chẳng cần phải dài dòng vì một anh 
chàng Pirơmơx như thế. Tôi mong rằng nàng sẽ ít lời. 

ĐIMITRIƠX - Một cuông rơm cũng làm lệch bàn cân, giữa Pirơmơx và 
Thidơbi, ai là người tốt hơn, anh ta như một người đàn ông, 
Chúa phù hộ chúng ta! Và cô ta như một người đàn bà, Chúa 
ban phúc cho chúng ta! 

LAIXANĐƠ - Nàng dã nhìn chàng bằng cặp mắt dịu hiền. 

ĐIMITRIƠX - Và nàng than vãn, videlicet (3 \ 


(1) Chơi chữ không dịch được. Trong tiếng Anh, dỉe (động từ) là chết, die (danh từ) 
là con xúc xắc. Trong câu trên, Pirơmơx nói die với nghĩa chết, trong câu này, 
Đimitriơx cũng nhắc lại die, nhưng hiểu là con xúc xắc. 

(2) chơi chữ: ace (con xúc xắc có một chấm) và ass (con lừa) đọc gần giông nhau. 

(3) Tiếng Latinh, trong nguycn văn, có nghĩa là “biết rằng”... 



1022 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


THIDƠBI - Ngủ chăng, anh yêu của em? Sao, chết, con bồ câu của 
em? Ôi Pirơmơx anh, dậy đi! Nói đi, nói điỉ Câm bặt rồi sao? 
Chết, chết rồi? Một nấm mồ phủ kín lên cặp mắt dịu hiền của 
anh. Đi rồi, đi rồi, cặp môi như hoa huệ này, cái mũi như trái 
anh đào này, đôi má vàng như cây anh thảo này. Hỡi các tình 
nhân, hãy than khóc đi: mắt chàng xưa kia xanh như những 
quả lễ. Hỡi ba chị em Nữ Thần (1) , hãy đến, đến với ta di, với 
những bàn tay trắng nhờ nhờ như sữa. Hãy dúng thêm chúng 
vào máu, vì các người đã dùng kéo cắt ngang sợi dây lụa của 
chàng (2) . Lưỡi ơi, không một lời nào nữa. Ra thôi, lưỡi kiếm 
trung thành. Lại đây, mủi dao, chọc vào ngực taỉ (Tự đảm) - 
Thôi, vĩnh biệt, các bạn bè! Thidơbi chết như vậy đấy, vĩnh 
biệt, vĩnh biệt, vĩnh biệtỉ (Chết). 

THIDIƠX - Ánh trăng và Sư tử ỏ lại để chôn người chết. 

ĐIMITRIƠX - Vâng, và cả Bức tường nữa. 

BOTTƠM - Thưa không, tôi đoan chắc với các ngài như vậy. Bức 
tường xưa kia ngăn cách bố mẹ của họ đã bị hạ rồi. Các ngài 
thích xem đoạn kết hay là nghe một điệu vủ Becgamô (3) do hai 
người trong đoàn chúng tôi trình diễn? 

THIDIƠX - Thôi, xin các anh, không cần đoạn kết đâu. Vì vở kịch 
của các anh không cần xin lỗi. Không việc gì phải xin lỗi, vì 
khi tất cả các diễn viên đều đã chết thì không còn ai nữa để 
quở trách. Chà, nếu kẻ nào viết vở kịch này mà lại đóng vai 
Pirơmơx và treo mình vào dây nịt tất của Thidơbi thì nó đã 
thành một vở bi kịch tuyệt tác đây! Và quả thật, nó đúng là 
như vậy, lại diễn khá lắm. Nhưng thôi, cho ra đi, điệu 
Becgômax của các anh. Hãy để đoạn kết riêng ra đấy. (Một 
điệu múa) - Đã tới nửa đêm, mười hai giờ rồi. Hỡi các tình 
nhân, hãy về nhà đi ngủ! Đã gần đến giờ của các thần tiên. 
Ta sợ rằng sáng mai chúng ta sẽ ngủ quá muộn cũng như đêm 
nay chúng ta đã thức quá khuya. Vở kịch thô thiển này đã 
đánh lừa được chúng ta về bước đi nặng nề của đêm khuya. 
Hỡi các bạn hiền, hãy đi ngủ thôi. Trong suốt mười lăm ngày, 


(1) Tức nữ thần Vận mệnh trong thần thoại Hy Lạp. 

(2) Tức giết chết. 

(3) Một diệu múa dân gian ở Italia, do tên người sáng tác là Becgamô (Bergamo) 
mà ra. 



GIẤC MÔNG ĐÊM HÈ 


1023 


chúng ta tiến hành cuộc lễ trọng thể này bằng các dạ hội và 
những trò vui mới. 

Vào 
Păc ra 

PĂC - Giờ này, con sư tử đói mồi gầm thét và con chó sói sủa trăng, 
trong khi anh dân cày cục cằn đang ngáy, mệt nhoài vì công 
việc đã làm xong. Giờ này, đuốc tàn lại lóe sáng, khi con cú 
đêm gào hú, nhắc nhở người khốn nạn đang quằn quại trên 
giường về chiếc quan tài đang đợi. Giờ này là đêm khuya, khi 
những nấm mồ mở ra toang hoác, thả ra những bóng ma đi lả 
lướt trên những con đường của nghĩa trang thánh thất. Và bọn 
ta, loài tiên, chạy bên đoàn xe của bà Ba Hêcat (1) , trốn ánh mặt 
trời và đi theo bóng tốì như một giấc mơ, đối với bọn ta, giờ 
đây là lúc đùa nghịch. Không một con chuột nào quấy phá ngôi 
nhà kính thiêng liêng này. Ta được cử đến trước ở đây để cầm 
chổi quét bụi đằng sau cánh cửa. 

Ôbêrơn, Titania và tùy tùng ra 

ÔBÊRƠN - Bên bếp lửa tàn leo lét, hãy đem ánh sáng lung linh vào 
khắp cả ngôi nhà. Hỡi các thiên thần và anh linh tiên cốt, 
nhảy nhót nhẹ nhàng như con chim trên cành, hãy cùng ta hát 
bài ca nhỏ này và lẹ làng đưa chân vũ khúc theo bài ca. 

TITANIA - Trước hết, hãy nhẩm thuộc bài ca, cho mỗi lời ngân nga 
một nốt tay trong tay, với dáng đẹp thần tiên, ta sẽ hát và ban 
phúc lành cho nơi đây. 

Hát và múa 

ỒBÊRƠN - Bây giờ, cho đến khi ngày rạng, các tiên hãy dạo chơi 
khắp nhôi nhà này. Chúng ta sẽ đến cạnh chiếc giường cưới 
tốt đẹp nhất và ban phúc lành chan chứa. Giông nòi sinh ra ở 
đấy sẽ sung sướng đời đời. Cả ba cặp yêu nhau cũng sẽ chung 
thủy suốt đời. Và những dấu vết của bàn tay Con tạo cũng 
không in hằn trên giống nòi của họ: không nốt ruồi, không vết 


(1) Hêcat: thoạt đầu là nữ thần chế ngự cả trời, đất, biển và mọi việc của con người. 
Từ thế kỷ V trước Công nguyên thành nữ thần của ma quỷ, ác mộng, phù phép, chỉ 
huy bóng tối ở dưới đất, thường đi với hồn người chết xung quanh nghĩa địa, có 
phù thủy và chó ngao địa ngục kèm theo. Hêcat được biểu hiện trong nghệ thuật 
tạo hình là một nữ thần có ba thân hình, ba đầu, sáu tay, cầm đuổc, kiếm và lao. 



1024 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


sẹo, không sứt môi; không một dấu vết tai họa nào thường bị 
coi khinh khi sinh đẻ, sẽ hiện lên trên người cháu con của họ. 
Các tiên hãy ra đi với làn sương đồng quê có phép lạ này và 
khắp hết cung điện này, hãy giáng phúc cho từng phòng một 
được thanh bình êm dịu và chủ nhân của cung điện được yên 
lành mãi mãi. Đi đi thôi, đừng đứng lại. Hãy gặp ta, tất cả 
khi ngày rạng. 

Ôbêrơn, Titania và tùy tùng vào 

PẪC - Nếu những hình bóng chúng tôi đã làm phật ý thì xin nghĩ 
rằng - và mọi việc sẽ xong xuôi - các ngài đã ngủ mơ ở nơi đây, 
khi những ảo ảnh kia xuất hiện. Và cái đề tài vô duyên, kém 
cỏi này không gì hơn là một giấc mơ, vậy xin các ngài đừng lên 
án. Nếu các ngài thứ lồi, chúng tôi sẽ đền bù. Và nếu hôm nay 
chúng tôi được một điều may mắn không đáng công là thoát 
khỏi lời phê thì tôi, chàng Păc trung thực, xin thề sẽ bù lại nay 
mai, nếu không, xin cứ gọi Păc là thằng dôi trá. Thôi, xin chúc 
tất cả các ngài ngủ ngon. Nếu chúng ta là bạn bè, xin hãy đưa 
tay cho tôi, và Rôbin này nhất quyết sẽ đền bù. 

Vào 



CÓ GÌ DÂU MÀ ĐỘN 

Hài kịch năm hồi 
DƯƠNG TƯỜNG dịch 


65- SECHXPIA 



In theo cuốn: Sêchxpia, Hài kịch Sêchxpia, 
tập 2, Nxb Văn học, Hà Nội, 1981 



TIỂU DẪN VỀ 
CÓ Gì ĐÂU MÀ RỘN 


Vở kịch được viết vào khoảng 1598 - 1599 và in lần đầu tiên năm 1600. 

Câu chuyện về một người đàn bà trong trắng, thủy chung bị vu oan, rồi 
do đó mà tai họa giáng xuống đầu, tình duyên tan vỡ khá phổ biến trong 
văn học châu Ầu thời Phục hưng. Nó xuất hiện trong tác phẩm Chàng 
Rôlăng giận dữ của nhà văn Ariôxtô người Italia từ đầu thế kỷ XVỈ, rồi 
sau đó được Banđêỉô, cũng nhà văn ỉtalia lấy lại dưới một hình thức khác 
trong truyện ngắn Timbrêô và Phênixia năm 1554. 

Đề tài này được công chúng Anh thời bấy giờ rất thích thú, chứng cớ là 
từ năm 1565 đến năm 1591 câu chuyện của Arỉồxtô được dịch ra ít nhất 
đến bốn lần và dựng thành kịch diễn cho Nữ hoàng Elizabeth xem năm 
1582 (văn bản hiện không còn và không rô ai soạn thảo). Nhà thơ Anh nổi 
tiếng thời Phục hưng, Etmơn Xpenxơ, cũng viết lại truyện này trong cuốn 
Nữ hoàng quần tiên năm 1590. 

Không biết Shakespeare đã trực tiếp lấy nguồn từ đâu, nhưng về mặt 
chi tiết thì vở kịch của ông gần gũi nhất với truyện ngắn của Banđêlô, mà 
nhà soạn kịch Anh đã đọc qua nguyên văn tiếng Italia hoặc qua bản dịch 
ra tiếng Pháp của Belơphorext (1582). 

Có điều chắc chắn là, cũng như trong nhiều trường hợp khác, 
Shakespeare đã nhào nặn các chất liệu có trong tay, biến những câu 
chuyện u ám đến từ đất Italia thành một vở hài kịch tươi vui, tràn đầy sức 
sống lạc quan. Chúng ta biết rằng, trong sáng tác của mình, Shakespeare 
còn trở lại đề tài này trong vở Ôtenlô nổi iiếng. Nhưng Ôtenlô thuộc thể 
loại bi kịch, tức thuộc giai đoạn của những đổ vỡ to lớn trong tâm hồn của 
người nghệ sĩ khi va chạm phải những xung đột gay gắt, không giải quyết 
được của thực tại xã hội. Trong những năm viết Có gì đâu mà rộn, nhà 
nghệ sĩ Shakespeare đang có một cái nhìn khác, tươi tắn hơn, về cuộc đời. 

Câu chuyện trung tâm của vở kịch xoay quanh cuộc tình duyên giữa 
Claođiô, chàng quý tộc trẻ tuổi ở Phlôrăngxơ và nàng Hirô, con gái của 



1028 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


thống đốc xứ Mexina, Lêônatô. Đồi trai tài gái sắc đến ngày hạnh phúc thỉ 
phong ba bỗng nổi dậy: do ghen ghét và tự ái, tên Đôn don bày mưu vu 
cáo nàng Hirô, cố làm cho vị hôn phu thấy rằng vị hôn thê là một người 
đàn bà dối trá, bội bạc, đêm đêm vẫn thầm lén tiếp một người khách lạ. 
Claođiô giận dữ xỉ vả Hỉrô trước mặt mọi người và tuyên bố cắt đứt cuộc 
tình duyên. Người con gái đức hạnh bị vu oan chết ngất giữa ngày vui. 
Nhưng do một sự tình cờ, cái ăm mưu xấu xa kia bị phát giác. Đôn don 
chạy trốn; Claođiô hối hận vì sai lầm của mình, đồng ỷ lấy một cô cháu 
gái của Lêônatồ để ciịuộc tội. Nhưng đó lại chính là nàng Hirôỉ (Người ta 
giả làm như Hirô đã chết để tránh tiếng nhục, nhưng nàng sống lại với 
người yêu khi thanh danh trở lại). Toàn là chuyện vớ vẩn mà đang vui 
hóa buồn, hạnh phúc thành đau thương, rồi củng vì ngẫu nhiên mà buồn 
thành vui, tang tóc chuyển thành hoan lạc, đúng là “ầm ĩ vì chuyện không 
đâu”, “có gì đâu mà rộn”! 

Nhưng những nhân vật thuộc tuyển chính này của vỏ kịch đều nhợt 
nhạt. Đôn don, kẻ gieo họa ở đây, còn lâu mới sánh được Iagô trong 
Ôtenlô về chiều sâu tính cách, về bản lĩnh trong hành động. Hắn như con 
rắn, phun nọc độc, rồi biến mất, nhưng người ta không hiểu thật rô vì sao. 
Còn nàng Hỉrô thì đúng là con gái nhà lành, đoan chính, nhu mì, nhưng 
bất lực, yếu đuối, không có sức mạnh trong tâm hồn như người đồng cảnh 
là Đexđêmôna. Những nhân vật khác liên quan đến câu chuyên trung tâm 
này như Lêônatồ, Aniôniô, em của Lêônatô, Đôn Pêđrô, ông hoàng xứ 
Erơgôn, được khắc họa rõ ràng hơn, có tính cách đậm nét hơn, nhưng tất 
cả bọn họ không tạo ra bản sắc hài hước của vờ kịch. 

Có gi đâu mà rộn có thể được dùng để làm dẫn chứng cho trường hợp 
cốt truyện, đề tài không làm nên cái hứng thú cơ bản của một tác phẩm 
nghệ thuật. Củng như trong một số vở kịch khác của Shakespeare, ở đây, 
mấy nhân vật phụ nhảy lên hàng đầu và chiếm ngay được sự quan tâm 
chú ý của người đọc và người xem. 

Xét về mặt vị trí trong vở kịch, các nhân vật Binỉđich và Biơtrix có 
nhiệm vụ làm tôn lên các hình tượng mang màu sắc lăng mạn thuộc tuyến 
trung tâm là Claođiô và Hirô. Nhưng chính hình tượng của họ lại tỏ ra 
sắc sảo hơn, sình động hơn, điều này khiến cho họ trở thành nhân vật 
không chỉ của tuyến hài hước trong vở kịch, mà gắn bó với ý nghĩa có sức 
vang động của toàn bộ tác phẩm. Không phải ngẫu nhiên mà họ có mặt từ 
cảnh đầu tiên đến cảnh cuối cùng của vở kịch. Vận mệnh của họ củng 
được giải quyết song song với số phận trớ trêu của các nhân vật trung 
tâm. Nhưng nếu Claođiô và Hirô là nhân vật của một hài kịch tình huống 
thì họ là nhân vật đích thực của một hài kịch tính cách; mâu thuẫn giữa 
họ nảy sinh từ tính cách của họ, họ không là nạn nhân hay anh hùng của 
một hoàn cảnh khách quan hay xung đột xã hội nào cả. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1029 


Biniđich và Biơtrix thuộc loại nhân vật hài hước xuất sắc nhất mà 
Shakespeare đã sáng tạo ra. Họ có cá tính rất rò nét: thông minh, sắc 
cạnh, hay châm biếm, tự cho mình cao hơn những người xung quanh, ít 
nhất củng trong một chuyện - tình yêu. Chàng Biniđich thề nguyền sẽ chết 
như một gã trai tân, còn nàng Biơtrix thì quyết không hạ mình xuống là 
kẻ nô lệ tình cảm cho bất cứ gã đàn ông nào. Nét tính cách độc đáo, có 
phần bất bình thường này khiến cho họ khác biệt với những người xung 
quanh. Nhưng đỏ củng chính là khởi điểm để họ gần gũi nhau: họ thầm 
phục nhau, mặc dầu vẫn gay gắt với nhau trong sự đối địch bên ngoài. 

Đôi trai gái sinh ra để yêu nhau này phải trải qua một thời kỳ mâu 
thuẫn, công kích lẫn nhau. Trí tuệ tinh vi, minh mẫn của họ bay ra thành 
những lời nói sắc cạnh như tên bắn, lộ ra qua những hành động tỉnh táo, 
kịp thời, rất đúng chỗ. Họ như đua tài với nhau trong cái trò chơi của trí 
thông minh này, và cái hài của vở kịch chứa chấp khá nhiều trong những 
lời đối đáp của họ, trong thái độ của họ đối với nhau. 

Trí tuệ sắc sảo của họ có làm cho chúng ta vui, đôi khi bật lên thành 
tiếng cười sảng khoái, nhưng chưa làm cho chúng ta yêu họ. Mối thiện 
cảm đối với họ chỉ nẩy ra ở trong ta khi ta thấy bản chất tâm hồn của họ: 
những con người cao thượng, dũng cảm, vị tha, biết xót xa vì nỗi bất 
hạnh của người khác... Cái hài hước đạt đến đỉnh cao - mà củng là đỉnh 
cao của thiện cảm chúng ta - khi những nhân vật vốn thù ghét tình yêu 
này lại rơi vào cạm bẫy của chính tình yêu! Một mình trí tuệ không đủ 
làm cho họ hạnh phúc, họ chỉ thực sự sung sướng khi nghe trái tim mình 
thổn thức. Họ đâu có nhận ra rằng họ đang là đối tượng lừa dối trong 
một trò đùa của những người xung quanh: tưởng rằng người kia đang 
đau khổ vì mình, họ đâm ra thương cảm, xúc động, và từ đấy đi đến tình 
yếu chỉ là một bước nhỏ, hai người vốn đã mến phục nhau về tài, về trí 
xưa nay. Họ thông minh, tỉnh tảo ở đâu, chứ trong chuyện này thì họ 
củng mè mẩn tâm thần như bất cứ người nào khác! Tình cảm tự nhiên 
trong con người đã thắng lợi, chủ nghĩa nhân vật thời Phục hưng lại một 
lần nữa cất tiếng nói dõng dạc, tự tin trong sáng tác của nhà thơ Anh vĩ 
đại. ơ đây củng lại là chuyện đùa hóa thật, bỡn cợt thành nghiêm trang, 
và số phận của Biniđich và Biơtrix hình như được quyết định bằng 
những việc tình cờ trong cuộc sống. Tuy vậy, như trên kia đã nói, sự gần 
gũi giữa hai nhân vật này bắt nguồn sâu sắc từ sự đồng dạng về tính 
cách của họ. Tình cảm chân thành bổ sung cho trí tuệ cứng lạnh ban đầu 
đã biến họ thành những nhân vật người hơn, ấm áp hơn, đáng yêu hơn. 
Về mặt ý nghĩa, cuộc tình duyên của họ thực sự đứng ở trung tăm của vở 
kịch. Không phải không có lý do khi mà ngay từ thuở sinh thời của 
Shakespeare, vở kịch đã từng được biểu diễn ở cung đỉnh Luân Đôn dưới 
cái nhan đề Biniđich và Biơtrix, và sau này, trong việc dàn dựng Có gì 



1030 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đâu mà rộn, nhiều nhà đạo diễn đã cố tình thu bớt các tình tiết thuộc 
tuyến chính Claođỉồ - Hirô. 

Nếu như Biniđich và Biơtrix là những nhân vật của hài kịch cao cấp, 
thì cái hài hước có màu sắc hề kịch lại gắn liền với những nhân vật bình 
dân hơn, mấy viên chức nhỏ và mấy người gác đêm. Họ có nhiều tật xấu 
ngây ngô, nên hóa ra buồn cười. Shakespeare đã lấy những nhân vật này 
từ thực tế cuộc sống nước Anh thời ấy để đưa vào một cốt truyện gốc gác 
từ Italia. Nổi bật lên ở đầy là gã Đồgberi, dốt nát, ngu xuẩn, nhưng lại 
làm ra vẻ quan trọng thích nói chữ, tuôn ra hàng tràng những danh từ 
chuyên môn mà gã không hiểu nên lẫn lộn lung tung. Gã ích kỷ, thiển 
cận, ngu si đến độc ác. Biết trước hết về cái mưu mô bần tiện của Đôn Jon 
nhằm vu cáo nàng Hirô, gã không làm gì hết để cứu vớt cô gái, mà lại cứ 
nằng nặc đòi ghi vào biên bản hỏi cung việc kè bị bắt gọi là “con lừa”! Thế 
nhưng - đúng là một điều phi lý nực cười, chính sự ngu xuẩn của gã lại 
đưa đến chỗ minh oan được cho cô gái vô tội. Điều mà bao nhiêu người 
thông minh sắc sảo xung quanh Hirô không làm nổi, nhưng nhân vật tẩm 
thường, thấp kém này lại làm được. Do tình cờ mà mấy người gác đèm 
phát giác ra được âm mưu và những kẻ tội phạm. Họ tích cực góp phần 
vào việc làm cho ánh sáng của chân lý cuối cùng phải bừng lên. Chính họ 
là những “anh hùng” thực sự của vở kịch. Lại chuyện ngẫu nhiên mà có ỷ 
nghĩa trọng đại trong cuộc đời, hay là tư tưởng nhân dân của 
Shakespeare, trong vở kịch này, lại giành một thắng lợi mới? 

NGUYỄN ĐÚC NAM 



NHÂN VẬT 


ĐÔN PÊĐRÔ 

hoàng tử xứ Erơgôn 

ĐÔN JON 

em trai, con ngoài hôn thú của 

CLAOĐIÔ 

quý tộc trẻ miền Florenx 

BINIĐICH 

quý tộc trẻ miền Pađua 

LÊÔNATÔ 

thông đốc thành phố Mexina 

ANTÔNIÔ 

em trai Lêônatô 

BALTHAZA 

người hầu của Đôn Pêđrô 

BÔRAKIÔ 1 

đi theo Đôn Jon 

CONREĐ I 


ĐÔGBERI 

cảnh sát trưởng 

VƠJ 

phó cảnh sát (1) 

Mục sư FRANXIX 


Một thư ký (2) 


Một tiểu đồng 


HIRÔ 

con gái Lêônatô 

BIƠTRIX 

cháu gái Lêônatô 

MAGƠRIT 1 

thị nữ của Hirô 

ƠXULƠ ĩ 



Sứ giả, gác đêm và người hầu các loại 
Địa điểm: Thành phố Mexỉna 


(V Headborough, theo định nghĩa của Elơn X.Đaonơ fAlan S.DownerJ, là sĩ quan 
cấp dưới ở một đồn cảnh sát. 

(2) Sexton, nghĩa thông thường là người giữ đồ thánh ở nhà thờ, nhưng ở đây 
Shakespeare dùng theo nghĩa là thư ký. Elơn X.Đaonơ chú thích là: thư ký xã, một 
người biết viết. 


HỔI MỘT 


CẢNH I 

Trước của nhà Lêônatô 


Lêônatô, Hèrô, Biơtrix và nhiều 
người khác ra cùng với một sứ giả 

LÊÔNATÔ - Theo thư này, ta được biết hoàng tử Đôn Pêđrô xứ 
Erơgôn sẽ tới Mexina đêm nay. 

SÚ GIẢ - Giờ này, hoàng tử đã đến rất gần rồi. Khi tiện nhân cáo từ 
hoàng tử thì người chỉ còn cách đây không đầy ba dặm. 

LÊÔNATÔ - Trong trận này, các ngươi mất bao nhiêu dũng sĩ? 

SÚ GIẢ - Nói chung, cũng ít thôi và không có ai thuộc loại nổi danh. 

LÊÔNATÔ - Chiến thắng càng thêm hiển hách gấp đôi khi người lập 
nên công trạng thu quân về toàn vẹn. Ta thấy trong thư này 
nói Đôn Pêđrô trọng thưởng rất cao một tráng sĩ miền Florer.ix 
tên gọi Claođiô. 

SÚ GIẢ - Chàng rất xứng đáng được như vậy và Đôn Pêđrô ghi công 
thế cũng rất phải. Chàng đã hành động vượt trên tầm hứa hẹn 
của tuổi đời mình, dáng dấp như cừu non mà làm nên chiến tích 
của mãnh hổ. Quả thực chàng đã lập công tốt đẹp hơn là người 
ta chờ đợi, đến nỗi kẻ hèn này không biết kể lại với ngài như 
thế nào cho vừa. 

LÊÔNATÔ - Chàng có một người chú ở thành phô" Mexina này, hẳn 
ông ta rất sung sướng về chuyện đó. 

SỨ GIẢ - Tiện nhân đã đưa thư từ đến cho ông, và ông tỏ ra rất vui 
mừng. Thậm chí, niềm vui đó có thể thành thiếu khiêm tôn nếu 
không điểm chút ngậm ngùi. 



1034 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LÊÔNATÔ - Ông ta có òa lên khóc không? 

SỨ GIẢ - Rất nhiều ạ. 

LÊÔNATÔ - Đáng yêu sao, nỗi lòng chan chứa mến thương ấy! không 
có diện mạo nào chân thật hơn những bộ mặt được rửa bằng 
nước mắt như vậy. Khóc khi vui sướng, điều đó biết bao lần đẹp 
đẽ hơn là mừng vui trước cảnh sầu khóc. 

BIƠTRIX - Xin cho biết công tử Huênh Hoang (1) có từ chiến trận trở 
về hay không? 

sữ GIẢ - Thưa tiểu thư, tôi không được biết người nào tên là thế. 
Trong mọi binh chủng không hề có ai mang tên đó. 

LÊÔNATÔ - Cháu định hỏi ai vậy? 

HIRÔ - Em con muốn nói công tử Biniđich vùng Pađua đấy ạ. 

SÚ GIẢ - A! Chàng có trở về đấy và vẫn vui tính như bao giờ. 

BIƠTRIX - Anh ta trương bảng Mexina này, thách thần Ái tình (2) 
đầu cung. Và anh hề của bác tôi nhân đọc bảng, bèn thay mặt 
thần Ái tình thách lại anh ta dùng tên nỏ bắn chim. Xin sứ giả 
cho biết trong các trận chiến đấu này, anh ta đã giết và ăn 
thịt bao nhiêu người? Mà thôi, anh ta đã giết bao nhiêu mạng? 
Bởi vì, nói thực tình, tôi đã hứa sẽ ăn tất cả những gì anh ta 
giết được. 

LÊÔNATÔ - Quả thật, cháu quá nặng lời với công tử Biniđich đấy. 
Nhưng rồi chàng ta sẽ giáp mặt cháu cho mà xem, bác tin 
chắc thế. 

SÚ GIẢ - Chàng đã phục vụ tốt trong các đợt chiến trận này, thưa 
tiểu thư. 

BIƠTRIX - Các ông có lương thực mốc meo và anh ta đã giúp vào 
việc đánh chén số lương thực ấy chứ gì. Anh ta là một thực 
khách rất quả cảm. Anh ta có cái dạ dày tuyệt hảo. 

SÚ GIẢ - Đồng thời cũng là một chiến binh cừ nữa, thưa tiểu thư. 

BIƠTRIX - Một chiến binh cừ so với đàn bà. Nhưng so với một đấng 
trượng phu thì anh ta là cái gì? 


(1) Nguyên văn: Mountanto, tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là một loại guóm cầm bằng 
hai tay. Người ta thường dùng chữ này dể chỉ những anh chàng ba hoa khoác lác, 
anh hùng rơm ("chú thích của WarburtonJ. 

(2) Thần Ái tình ("CupiđonJ thường được tượng trưng bằng một chú bé cầm cung. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1035 


SỨ GIẢ - Một đấng trượng phu so với một đấng trượng phu, một trang 
nam tử so với một trang nam tử. Đầy mọi đức tính cao quý (1) . 

BIƠTRIX - Quả đúng như vậy. Anh ta là một người được nhồi dầy, 
không hơn không kém. Có điều là vật liệu dùng để nhồi... ờ, mà 
chúng ta đều là người trần cả thôi. 

LÊÔNATÔ - Sứ giả, người chớ nên hiểu lầm cháu gái ta. Giữa công tử 
Binidich và nó, có một thứ chiến tranh vui nhộn. Hai bên 
không bao giờ gặp nhau mà không xảy ra một cuộc đấu trí. 

BIƠTRIX - Hỡi ôi! Anh ta chẳng sơ múi gì ở đó cả. Trong cuộc dụng 
dộ gần đây anh ta có năm lính gác (2) thì bị đánh què mất bốn, 
và bây giờ toàn bộ con người anh ta chỉ còn một linh giác chi 
phối! Cho nên nếu anh ta có đủ linh giác đặng sưởi ấm bản 
thân, thì cứ dể anh ta đeo đẳng lấy nó cho khỏi giống với con 
ngựa mình cưỡi. Bởi vì dó là tất cả của cải còn sót lại nơi anh ta, 
để được coi là một sinh vật có lý trí. Hiện giờ anh bạn ta là ai? 
Chả là mỗi tháng anh ta lại có một người anh em kết nghĩa mà. 

SỨ GIẢ - Có thể nào lại thế? 

BIƠTRIX - Rất dễ có thể như vậy. Tín nghĩa nơi anh ta cũng như 
kiểu mũ đội đầu: thoắt cái dã đổi thay. 

SỨ GIẢ - Thưa tiểu thư, tôi thấy bậc vương tôn công tử ấy không 
nằm trong kinh sử của tiểu thư. 

BIƠTRIX - Đúng vậy. Và nếu có thì thà tôi dốt quách sách vở bút 
nghiên đi còn hơn. Nhưng xin sứ giả hãy cho biết hiện ai là bạn 
của anh ta? Chẳng lẽ không có chàng trai trẻ ba hoa khoác lác 
nào đồng hành với anh ta tới chôn ma vương quỷ sứ hay sao? 

SÚ GIẢ - Chàng thường hay bầu bạn nhất với Claodiô cao quý 
chính trực. 

BIƠTRIX - Ôi, lạy Chúa! Anh ta sẽ bám lấy chàng như trùng bệnh 
mất thôi: mắc phải anh ta còn nhanh hơn mắc dịch và kẻ bị 
nhiễm sẽ lập tức hóa dại. cầu Chúa giúp cứu chàng Claođiô cao 
quý! Nếu chàng mắc bệnh Biniđich, thì sẽ phải tốn nghìn bạc 
mới mong cứu chừa nổi. 


U) Stuffed with all honourable virtues. Chữ stuffed thường dùng để chỉ những con 
vật bị moi ruột, nhồi rơm làm đồ trần thiết. Trong câu sau, Biơtrix bẻ chệch sang 
nghĩa này để dèm Biniđich, ý nói: anh ta chỉ là một bù nhìn rơm. 

(2) ứng với năm giác quan. 



1036 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


SỨ GIẢ - Thưa tiểu thư, tôi muôn được kết bạn với tiểu thư. 

BIƠTRIX - Xin mời bạn. 

LÊÔNATỒ - Thế thì cháu sẽ không bao giờ hóa dại, cháu gái của ta ạ. 

BIƠTRIX - Vâng, trừ phi đến tháng giêng nóng nực. 

SỬ GIẢ - Đôn Pêđrô đã đến. 

Đôn Pêđrô, Đôn Jon, Claođiô , Biniđich 
và một số người khác ra 

ĐÔN PÊĐRỒ - Hảo tôn ông Lêônatô, ngài đang rước lấy phiền hà đó. 
Thói thường, thế gian này, người ta tránh sự tốn kém, còn ngài 
lại chuốc lấy nó. 

LÊÔNATÔ - Chẳng bao giờ sự phiền hà lại tới tệ xá dưới dáng hình 
của Điện hạ, bởi lẽ một khi phiền hà đi khỏi, yên vui tất sẽ ở 
lại. Đằng này, khi nào Điện hạ giã biệt tôi, sầu bi sẽ lưu trú và 
hoan Ịạc sẽ ra đi. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngài gánh lấy trách nhiệm một cách quá ư vui vẻ tự 
nguyện. ( Chỉ Hirô) - Hình như đây là lệnh ái thì phải. 

LÊÔNATÔ - Mẹ nó đã nhiều lần bảo tôi thế. 

BINIĐICH - Thưa đại nhân, phải chăng ngài đã ngờ vực điều đó đến 
nỗi phải hỏi lại phu nhân? 

LÊÔNATÔ - Không, công tử Biniđich ạ. Bởi vì hồi đó, cậu mới là một 
đứa con nít. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Biniđich, ngươi được câu trả lời thật đích đáng nhé. 
Qua đó, bọn ta có thể đoán ra tính cách ngươi lúc trưởng thành 
như hiện giờ. Quả thật, tiểu thư đúng là dòng dõi con nhà. Thưa 
tiểu thư, hãy sung sướng vì nàng giông hệt người cha đáng tôn 
kính của mình. 

BINIĐICH - Đành rằng đại nhân Lêônatô là cha nàng, nhưng ví bằng 
có giống cha đến thế, hẳn nàng cũng chẳng muốn mang đầu ông 
trên vai mình, cho dù có được cả thành Mexina để bù lại. 

BIƠTRIX - Ồng Binỉđich, tôi không hiểu tại sao ông vẫn cứ nói hoài. 
Có ai để ý đến ông đâu!. 

BINIĐICH - ồ! Tiểu thư Kiêu Kỳ thân mến, cô vẫn còn sống đấy ư? 

BIƠTRIX - Có lẽ nào Kiêu Kỳ lại chết khi mà nó có sẵn thức ăn như 
ông Biniđich để tự nuôi dưỡng mình? Ngay cả tính xã giao nếu 
thấy ông xuất hiện, ắt cũng phải biến thành kiêu kỳ. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1037 


BINIĐICH - Thế thì tính xã giao là một tên phản phúc. Nhưng chắc 
chắn rằng tôi được tất cả các bậc tiểu thư yêu mến, trừ cô ra. 
Và tôi ước gì trong lòng mình không có một trái tim sắt đá. Bởi 
vì, nói thật tình, tôi chẳng yêu ai cả. 

BIƠTRIX - Thật hạnh phúc lớn cho phụ nữ. Nếu không, họ sẽ bị rầy 
rà với một kẻ cầu hôn tệ hại. Cảm ơn Chúa và cái máu hàn của 
tôi, về mặt này tôi cũng giống tính ông: tôi thà nghe con chó 
của tôi sủa quạ còn hơn nghe một người đàn ông thề thốt yêu 
đương với mình. 

BINIĐICH - Cầu Chúa giữ sao cho tiểu thư trước sau vẫn một ý ấy. 
Như vậy sẽ tránh cho một trang nam tử nào đó cái sô' tiền định 
là bị cào toạc mặt. 

BIƠTRIX - Nếu đó là một bộ mặt giông như mặt ông thì có bị cào 
cũng chẳng thể xấu đi hơn. 

BINIĐICH - Chà, cô quả là một người dạy vẹt hiếm có. 

BIƠTRIX - Một con chim nói giọng tôi còn hơn một con thú nói 
giọng ông. 

BINIĐICH - ƯỚC gì con ngựa của tôi phóng nhanh và dẻo dai như lưỡi 
cô. Nhưng mà, nhân danh Chúa, xin cô cứ tiếp tục múa lưỡi. Tôi 
xin hết lời. 

BIƠTRIX - Bao giờ ông cũng kết thúc bằng ngón ngựa đá hậu. Tôi 
biết tỏng ông rồi. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngài Lêônatô, tóm lại là thế này: Claođiô và 
Biniđich này, ông bạn Lêônatô thân mến của ta đã mời tất cả 
các người. Ta nói với ông là chúng ta sẽ ở lại đây ít nhất một 
tháng và ông nhiệt thành mong có cơ hội lưu chân chúng ta 
lâu hơn nữa. Ta dám thề rằng ông không hề giả dối, mà mời 
tự đáy lòng. 

LÊÔNATÔ - Thưa Điện hạ, nếu thề vậy, Điện hạ sẽ không lo mang 
tiếng là thề cá trê chui ông. (Với Đôn Jon) - Cho phép tôi được 
chúc mừng các hạ nhân việc hòa giải với lệnh huynh. Tôi xin 
dành tất cả niềm kính trọng cho các hạ. 

ĐÔN JON - Cảm ơn ngài. Tôi vốn không nhiều lời, nhưng tôi xin đa 
tạ ngài. 

LÊÔNATÔ - Xin mời Điện hạ đi trước. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngài Lêônatô, xin đưa tay cho tôi. Chúng ta cùng đi. 



1038 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Tất cả cùng vào, trừ Biniđich và Claođiô 

CLAOĐIÔ - Biniđich, cậu có để ý con gái Lêônatô tiên sinh không? 

BINIĐICH - Tôi không để ý cô ta, nhưng tôi có nhìn cô ta. 

CLAOĐIÔ - Rõ là một tiểu thư thùy mị phải không? 

BINIĐICH - Bạn lấy tư cách một người trung thực hỏi tôi để biết 
nhận định chân thành giản dị của tôi, hay bạn muôn tôi nói 
theo thói quen của tôi với tư cách là một kẻ chuyên đành hanh 
với nữ giới? 

CLAOĐIÔ - Không, mình đề nghị cậu nhận định cho đúng mức. 

BINIĐICH - A, nói thật tình, tôi nghĩ cô ta quá thấp đối với một lời 
ca ngợi cao siêu, quá ủ ê đối với một lời ca ngợi tươi sáng, quá 
nhỏ bé đốì với một lời ca ngợi lớn. Tôi chỉ có thể khen cô ta 
một điều này: nếu cô khác đi thì ắt là không xinh, và vì cô 
không khác đi mà chỉ giống như mình, nên tôi không thích. 

CLAOĐIÔ - Cậu tưởng mình đùa chắc. Mình xin cậu hãy nói cho 
mình hay, thực tình, cậu thấy nàng thế nào. 

BINIĐICH - Bạn muôn mua cô ta hay sao mà điều tra kỹ thế? 

CLAOĐIÔ - Chẳng lẽ thế gian này lại có thể mua được thứ châu ngọc 
quý giá như thế sao? 

BINIĐICH - Được chứ, và cả hộp đựng nữa. Nhưng bạn nói vậy với 
vầng trán u sầu hay là bạn đóng vai chàng Jếch-ba-lơn với 
chúng tôi rằng thần Ai tình là tay phát hiện thỏ rừng cừ khôi 
và Vơlken là một bác phó mộc hiếm có (1) ? Nào, phải lấy giọng 
ra sao mới hòa được vào bản tình ca của bạn đây? 

CLAOĐIÔ - Dưới mắt mình, nàng là tiểu thư dịu dàng nhất mà mình 
từng thấy. 

BINIĐICH - Mắt tôi không cần đeo kính vẫn tinh tường, ấy thế mà 
tôi chẳng hề thấy như bạn. Em họ cô ta, nếu không thần nanh 
đỏ mỏ, thì còn đẹp hơn cô ta nhiều ví như ngày đầu tháng năm, 
so với ngày cuối tháng chạp vậy. Nhưng tôi hy vọng bạn không 
có ý đồ muôn trở thành đức lang quân đấy chứ? 


(v Thần Ái tình thường được quan niệm là mù, có vải đen bịt mắt, còn Vơlken vốn 
là thần của nghề rèn. Câu này ý nói những lời khen nhiều khi dễ bị sai chệch, vu 
vơ, thiếu chính xác. 



CỎ GÌ ĐÂU MÀ RỘN _ 1039 

CLAOĐIÔ - Tuy mình đã thề không làm thế, nhưng nếu Hirô ưng 
làm vợ mình, thì mình chưa dám chắc lắm. 

BINIĐICH - Thật quả đã đến nước ấy rồi ư? Chẳng lẽ thế gian này 
không còn lấy một người đàn ông nào vững tâm đội mũ mà 
không thắc thỏm nữa sao (1) Dễ thường mình sẽ chẳng bao 
giờ được thấy một gã độc thân sáu mươi tuổi nữa sao? Thôi, 
cứ việc: nếu cậu cần chui cố vào ách, thì hãy mang lấy dấu 
hằn của cái ách và ru rú xó nhà, thở ngắn than dài tiếc 
những ngày chủ nhật trôi qua. Kìa! Đôn Pêđrô đang quay lại 
tìm cậu đấy. 

Đôn Pêđrô trở ra 

ĐÔN PÊĐRÔ - Có điều gì bí mật giữ chân các ngươi ở đây, khiến các 
ngươi không đi theo Lêônatô vậy? 

BINIĐICH - Tôi những muốn Điện hạ cưỡng bức tôi phải nói ra. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ta ra lệnh cho ngươi phải phục tòng. 

BINIĐICH - Anh nghe đây, bá tước Claođiô. Tôi có thể giữ bí mật 
như một người câm. Xin anh hãy tin thế. Nhưng vì sự phục 
tòng, xin anh chú ý điều đó, đây là vì sự phục tòng mà tôi phải 
nói. Thưa, anh ta đang yêu. Yêu ai? Điện hạ sẽ hỏi thế. Xin chú 
ý câu trả lời của anh ta ngắn ngủn biết mấy: yêu Hiró, cô con 
gái ngắn ngủn của Lêônatô. 

CLAOĐIÔ - Nếu đúng thế, thì cứ phát biểu thế. 

BINIĐICH - Y như trong câu chuyện cổ tích: “Không phải thế, mà 
trước kia cũng chẳng phải thế. Nhưng quả tình, cầu Chúa đừng 
để cho như thế* (2) . 

CLAOĐIÔ - Nếu tình tôi không sớm đổi thay thì xin Chúa cứ cho 
được nguyên như thế. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Amen, cầu cho như vậy, nếu ngươi yêu nàng. Vì nàng 
rất xứng đáng được như vậy. 

CLAOĐIÔ - Điện hạ nói vậy là để nhử tôi. 

ĐÔN PÊĐRỒ - Với lòng chân thành, ta nghĩ sao nói vậy. 


(ỉ) Ý nói: không lo vợ cắm sừng. 

(2) Blêcơuê flBlakeway), một nhà bình giải Shakespeare, tìm được một truyện cổ 
tích trong đó câu này trở đi trở lại như một điệp khúc. Chuyện nói về một cô gái 
vờ đính ước với một tên cướp cải trang để lột mặt nạ hắn. 



1040 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CLAOĐIÔ - Và với lòng trung thực, thưa Điện hạ, tôi cũng đã nói lên 
ý nghĩ của mình. 

BINIĐICH - Và với cả sự chân thành và trung thực của tôi, nhân đôi 
lên, thưa Điện hạ, tôi cũng thế. 

CLAOĐIÔ - Xin thưa rằng tôi cảm thấy yêu nàng. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Xin nói rằng ta biết nàng thật xứng đáng. 

BINIĐICH - Xin thưa rằng tôi không hề cảm thấy làm sao lại nên 
yêu cô ta, cũng chẳng biết làm sao cô ta lại xứng đáng được thế. 
Và đó là ý kiến chôn chặt trong tôi, lửa nung cũng chẳng chảy. 
Dù chết trên dàn hỏa thiêu, tôi vẫn một mực nghĩ thế. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngươi bao giờ cũng là một kẻ tà giáo ngoan cố chống 
cái đẹp. 

CLAOĐIÔ - Và chẳng bao giờ giữ nổi vai trò của mình mà không giở 
thói ương ngạnh. 

BINIĐICH - Đành rằng một người đàn bà đã hoài thai ra tôi, tôi xin 
đội ơn bà. Đành rằng bà đã nuôi nấng dạy dỗ tôi, tôi cũng lại 
xin bái lạy quỵ quỳ tạ ơn bà. Nhưng đến cái nước phải chịu để 
tiếng huýt gió gọi chó săn xói vào giữa trán, hoặc đeo lủng lẳng 
tù và vào một chiếc đai lưng vô hình, thì xin tất cả các bà các 
cô thứ lỗi cho tôi (1) . Bởi lẽ tôi không muốn xúc phạm các bà các 
cô bằng sự nghi ngờ, nên tôi sẽ tự cho mình cái quyền không 
tin ai trong bọn họ. Và cuối cùng - bởi cuối cùng nên hoàn tất 
hơn (2) - tôi vẫn cứ sông độc thân. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Từ giờ đến lúc chết, thế nào ta cũng có dịp được thấy 
ngươi mặt xanh nanh vàng vì yêu cho mà xem. 

BINIĐICH - Vì giận giữ, vì ốm đau hay vì đói thì có thể, thưa Điện 
hạ. Nhưng không thể vì yêu. Nếu có bao giờ Điện hạ đủ bằng 
chứng rằng tôi hao tổn khí huyết vì yêu đương đến mức uống 


n) Ý Binidich muôn nói là không thể chịu cái nhục làm ông chồng mọc sừng, dù là 
lộ liễu hay kín đáo không ai hay biết. 

<2) Nguyên văn: and the fine is - for the Iưhỉch I may go Ịìner. - Ở đây, có một lộng 
ngữ: chữ fíne vừa có nghĩa là cuối cùng, sau hết, vừa có nghĩa là tốt đẹp. Ở vế trên, 
nó được dùng theo nghĩa thứ nhất, còn ở vế dưới (finer là dạng so sánh hơn của 
fine), dùng theo nghĩa thứ hai. Chúng tôi không tìm được từ duy nhâ't nào để lột tả 
lộng ngữ đó, nên phải dùng hai chữ cuối cùng và hoàn tất , vcứi cũng có một tương 
quan ngữ nghĩa nào đó với nhau. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1041 


rượu cũng không bù lại được, thì xin hãy lấy ngòi bút của một 
tên làm tình ca chọc lòi mắt tôi ra và đem treo tôi lên cửa một 
nhà chứa làm biểu tượng cho thần Ái tình mù lòa. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Được, nếu ngươi thất tín, ngươi sẽ bị bêu danh làm 
gương cho thiên hạ dó. 

BINIĐICH - Nếu vậy, xin hãy treo tôi trong rọ mây như một con mèo 
làm mục tiêu tập bắn. Và hãy vỗ vào vai kẻ nào bắn trúng mà 
gọi hắn là Ađam (1) 2 . 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ờ, để rồi xem: 

“Rồi củng đến lúc chú bò rừng đeo ách” {2) . 

BINIĐICH - Chú bò rùng thì có thể thế. Nhưng nếu gã Biniđich có tri 
giác cũng mang ách thì xin hãy bẻ sừng bò rừng mà cắm lên 
trán tôi và hãy cho vẽ hình tôi thật gớm ghiếc rồi để ở phía 
dưới bằng chữ lớn: Tại đây, các bạn có thể thấy Binidich, anh 
chàng có vợ, như người ta vẫn thường viết: “Ớ đây có ngựa tốt 
cho thuê” vậy. 

CLAOĐIÔ - Nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ thành một gã điên có sừng. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Này nếu thần Ái tình không tiêu thụ hết bó tên ở 
Vơnidơ thì chắc ít nữa, ngươi sẽ bị dộng tim đấy. 

BINIĐICH - Tôi chờ dợi khi dó sẽ dộng dất luôn thể. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ờ, rồi ngươi sẽ dầu hàng đúng lúc chứ gì. Trong lúc 
chờ đợi, công tử Binidich, ngươi hãy trở lại nhà Lêônatô: hãy 
thay mặt ta nói với ông rằng ta sẽ không sai hẹn dự bữa ăn tối 
với ông đâu. Bởi vì, quả là ông ta dã chuẩn bị linh dinh) lắm. 

BINIĐICH - Tôi có gần đủ tư cách làm nhiệm vụ sứ thần ấy. Vậy tôi 
xin phó thác chư vị cho... 

CLAOĐIỒ - ... sự che chở của Chúa. Viết tại nhà tôi (nếu tôi có nhà 
cửa tử tế).... 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngày mồng sáu tháng bảy. Thân yêu, Biniđich (3) . 

BINIĐICH - Này, đừng có giễu, đừng có giễu. Cái thân bài diễn từ 
của chư vị cũng có khi viền những mảnh hoa lá thêu thùa đính 
không chặt, cố muốn tiếp tục chê cười những sáo ngữ kết thúc 


(1) Ađam Bel (Adam Bell), nhân vật dã sử Anh, nổi tiếng là xạ thủ tuyệt vời. 

(2) Một câu thơ trong Bi kịch Tây Ban Nha của Kyđ. 

(3) Đôn Pêdrô và Claodiô nhại những công thức viết thư rất phổ hiến bấy giờ. 


66 - SECHXPIA 



1042 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cũ kỹ, thì hãy xét kỹ lương tâm mình đã. Thôi nhé, xin tạm 
biệt chư vị. 

Vào 

CLAOĐIÔ - Trình vương chủ, giờ đây người có thể thi ân cho tôi. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Lòng ưu ái của ta coi ngươi là tôn sư. Chỉ cần ngươi 
dạy bảo cho nó cách thức, ngươi sẽ thấy nó râ't giàu năng khiếu 
để tiếp nhận bất cứ bài học khó khăn nào khả dĩ giúp ích được 
cho ngươi. 

CLAOĐIÔ - Thưa Điện hạ, Lêônatô có người con trai nào không? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngoài Hirô ra, ông không có người con nào khác. 
Nàng là người kế thừa duy nhất của ông. Phải chăng ngươi đã 
đem lòng cảm mến nàng, Claođiô? 

CLAOĐIÔ - Ôi, thưa Điện hạ, khi người ra quân tiến hành cuộc 
chinh chiến giờ đây đã kết thúc, tôi đã nhìn nàng bằng con mắt 
ái mộ của kẻ chiến binh, nhưng trẽn vai còn mang nặng một 
nhiệm vụ gay go hơn việc dấn mình theo tiếng gọi của tình yêu. 
Nhưng giờ đây, tôi đã trở về, và những ý nghĩ về binh lửa can 
qua đã bay đi, nhường chỗ cho lũ lượt những khát khao êm ái 
và thanh tao cuồn cuộn đổ về, tất cả đều nhắc nhở tôi rằng 
nàng Hirô tươi trẻ thật xiết bao kiều diễm, rằng tôi đã mến 
nàng từ buổi xuất chinh. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngươi sắp sửa giống hệt một gã si tình, tuôn ra những 
lời lẽ tràng giang đại hải, làm mệt người nghe. Nếu ngươi yêu 
nàng Hirô xinh đẹp, thì hãy nâng niu mối tình ấy. Ta sẽ nói 
cho nàng và cha nàng biết và ngươi sẽ được nàng. Có đúng 
ngươi quanh co vặn vẹo câu chuyện đẹp dẽ này là nhằm mục 
đích ấy không? 

CLAOĐIÔ - Điện hạ thoáng nhìn đã biết tâm bệnh và ban cho 
phương thuốc tình yêu mới ngọt ngào làm sao! Sở dĩ tôi kể lể 
dài dòng là để làm cho mối tình của mình đỡ có vẻ đột ngột quá. 

ĐÔN PẺDRÔ - Hà tất cái cầu phải rộng hơn con sông? Lý do chính 
đáng nhất là sự cần thiết. Này nhé, cứ cái gì được việc tức là 
thích hợp: ngươi yêu, thế thì ta sẽ tìm phương thuốc hợp với 
ngươi. Ta được biết đl-m nay sẽ có cuộc liên hoan: ta sẽ cải 
trang đóng giả làm ngươi và xưng là Claođiô với nàng Hirô 
xinh đẹp. Và ta sẽ cởi mở trái tim, trút nỗi niềm vào lòng nàng, 
đem sức mạnh và chấn động mãnh liệt của câu chuyện mối tình 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1043 


ta cầm tù tai nàng. Rồi sau đó, ta sẽ thổ lộ với cha nàng. Và 
kết cục, nàng sẽ thuộc về ngươi. Ta hãy tiến hành điều đó ngay 
lập tức đi thôi. 

Cùng vào 


CẢNH II 

Một căn phòng trong nhà Lểônatô 


Lêônatô và Antônỉô ra, gặp nhau 

LÊÔNATÔ - Chào chú! Cháu tôi, con trai chú, đâu rồi? Cháu nó đã 
kiếm được ban nhạc chưa? 

ANTỒNIÔ - Nó đang bận bịu với việc đó. Nhưng, anh ạ, tôi có thể 
nói cho anh nghe những tin kỳ lạ mà anh chưa từng mơ 
tưởng tới. 

LÊÔNATỒ - Tin có tcít lành không? 

ANTÔNIÔ - Cái đó còn tùy diễn biến nhưng tiền dầu là tốt. Xem bề 
ngoài thì tỏ ra đại cát đấy. Ông hoàng và Claođiồ dạo bước trên 
một lối đi um tùm trong vườn cây của tôi, thành thử một tên 
gia nhân nhà tôi nghe lỏm được phần lớn câu chuyện. Hoàng tử 
thổ lộ với Claođiô rằng người đã đem lòng yêu cháu gái con anh 
và định đêm nay sẽ tỏ tình trong một điệu khiêu vũ. Và nếu 
thấy là cháu nó đồng ý, người tính sẽ nắm luôn thời cơ và bày 
tỏ ngay với anh về chuyện ấy. 

LÊÔNATÔ - Tên gia nhân kể cho chú biết chuyện này có tinh khôn 
không? 

ANTÔNIÔ - Một gã rất sắc sảo. Tôi sẽ cho tím hắn để đích thân anh 
hỏi cho rõ ràng. 

LÊÔNATÔ - Không, không. Ta sẽ coi đó như một giấc mơ cho đến 
khi nào tự nó hiển hiện ra. Nhưng tôi sẽ báo cho cháu nó biết 
để nó chuẩn bị đối đáp cho tốt hơn, nếu đúng là như vậy. Chú 
hãy đến nói cho cháu nó hay. (Mấy người đi ngang qua sân khấu) 



1044 


WILLIAM SHAKESPEARE 


- Các chú, việc gì cần làm, các chú biết cả rồi đấy. (Với một 
người trong bọnỷ* > - 0, xin lỗi anh bạn. (Với một người khácỷ* } - 
Hãy cùng đi với ta, ta sẽ cần đến bàn tay khéo léo của chú. 
(Với một người thứ ba) n - Chú mình, hãy cô" gắng trong lúc bận 
rộn này. 

Cùng vào 


CẢNH III 

Một căn phòng khác trong nhà Lềônatô 


Đôn Jon và Conređ ra 

CONREĐ - Ngài làm sao vậy, thưa các hạ? Tại sao ngài lại u sầu quá 
độ như thế? 

ĐÔN JON - Không thước nào đo được hoàn cảnh đẻ ra nông nỗi này. 
Cho nên nỗi sầu này không có biên giới. 

CONREĐ - Ngài nên nghe theo lý trí. 

ĐÔN JON - Nếu ta nghe theo nó thì có lợi gì? 

CONREĐ - Nếu không phải là một liều thuốc giải cứu ngay lập tức 
thì chí ít cũng là một sự kiên nhẫn chịu đựng. 

ĐỒN JON - Ta lấy làm lạ là ngươi sinh ra với sao Thổ chiếu mệnh - 
theo như lời ngươi nói - mà lại đi ứng dụng một phương thuốc 
tinh thần vào một chứng bệnh nan y. Ta vốn là kẻ không biết 
tự che giấu: có chuyện không vui thì ta phải buồn, dù ai pha trò 
cũng không nhếch mép; đói là ăn liền, không việc gì phải chờ 
đợi chiều theo ý ai; vui thì cười vang, chẳng cần lựa theo tâm 
trạng người nào hết. 

CONREĐ - Phải, nhưng các hạ không nên phơi bày cả ruột gan ra 
như thế chừng nào ngài còn bị giám sát. Vừa qua, các hạ đã 


Để giúp cho độc giả dễ hiểu ở một số đoạn thiếu rõ ràng, chúng tôi có chữa thêm 
những chỉ dẫn sân khấu không có trong nguyên bản. Từ dây trở di, những chỉ dẫn 
sân khấu có dấu (*) đều là của người dịch. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1045 


chống lại lệnh huynh. Và hoàng tử vừa mới chấp nhận các hạ 
trở lại trong ân sủng. Cho nên ngài chỉ có thể cắm rễ thực sự 
bằng cái thời tiết tốt đẹp mà ngài tự tạo cho mình. Ngài cần 
gây mùa hợp tiết trời để gặt cho tốt. 

ĐÔN JON - Ta thà làm con sâu trên hàng rào còn hơn làm đóa hồng 
trong ân sủng của ông ta. Và thà bị tất cả khinh rẻ, còn hợp với 
khí huyết ta hơn là làm duyên làm dáng để đoạt lấy sự ưu ái 
của ai. Không ai có thể bảo ta là kẻ xu nịnh chính cống, nhưng 
cũng chẳng cần chối cãi việc ta là một gã độc ác thẳng thừng. 
Người ta tin ta với một cái rọ bịt mõm và giải phóng ta với một 
cái còng chân. Cho nên ta đã quyết không hót trong lồng. Nếu 
ta có mồm, ta phải cắn. Nếu ta có tự do, ta sẽ làm theo ý thích 
của ta. Trong khi chờ đợi, hãy để ta cứ là ta và đừng tìm cách 
làm ta khác đi. 

CONREĐ - Các hạ không thể lợi dụng nỗi bất mãn của mình sao? 

ĐÔN JON - Ta đang tận dụng nó, bởi vì ta chỉ vận dụng có nó mà 
thôi. Ai đến đấy nhỉ? 

Bôrakiô ra 

- Có tin tức gì không, Bôrakiô? 

BÔRAKIÔ - Tôi ở bữa dạ yến đằng kia, Lêônatô đãi hoàng tử lệnh 
huynh thật đế vương. Và tôi có thể báo tin cho các hạ biết là 
người ta đang dự định làm một đám cưới. 

ĐÔN JON - Liệu đó rồi có thành mầm mống tai họa không? Tên điên 
rồ nào dám đâm đầu vào đính hôn để chuốc lấy lo lắng vậy? 

BÔRAKIÔ - À, đó là cánh tay phải của lệnh huynh. 

ĐÔN JON - Ai kia? Anh chàng Claođiô tuyệt vời ấy à? 

BỒRAKIÔ - Chính hắn. 

ĐÔN JON - Một gã nịnh đầm chính cống! Và ai, ai là người hắn 
nhòm ngó? 

BÔRAKIÔ - À, Hirô, con gái và người thừa tự Lêônatô. 

ĐÔN JON - Một con vịt bầu lạch bà lạch bạch! Làm sao ngươi biết 
được chuyện ấy? 

BÔRAKIÔ - Được giao việc tẩy uế, tôi đang hun một căn phòng ẩm 
mốc, thì hoàng tử và Claođiô tay nắm tay đi đến, đang bàn bạc 
điều gì quan trọng. Tôi liền nấp sau một tấm màn và nghe thấy 



1046 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


họ nhất trí rằng hoàng tử sẽ đích thân tán Hirô và sau khi 
thành công, sẽ nhường cho bá tước Claođiô. 

ĐÔN JON - Nào, nào, ta hãy tới đó đi. Đây có thể là điều làm khuây 
nỗi bất hạnh của ta. Gã trai trẻ mới phất ấy đoạt hết vinh 
quang trên sự sụp đổ của ta. Nếu ta có thể ngáng trở hắn bằng 
bất cứ cách nào thì cũng là tốt. Cả hai người đều bảo đảm sẽ 
giúp ta chứ? 

CONREĐ và BÔRAKIÔ - Đến hơi thở cuối cùng thưa các hạ. 

ĐÔN JON - Chúng ta hãy đến chỗ dạ yến. Ta càng xuống thế bao 
nhiêu, họ càng thích chí bấy nhiêu. Giá mà đầu bếp tâm đầu ý 
hợp với ta (1) ! Ta đi thăm dò xem cần phải làm gì chứ nhỉ? 

BÔRAKIÔ - Chúng tôi sẽ xin phụng sự các hạ. 

Cùng vào 


(v Ngầm hiểu là: nếu vậy, hắn sẽ bỏ thuốc độc vào các món ăn. 



HÔI HAI 


CẢNH I 

Một đại sảnh đường trong nhà Lèônatô 


Lêônatô, Antồniỗ, Hirô, Biơtrix và 
một số người khác cùng ra 

LÊÔNATỒ - Bá tước Jon có tới đây dự dạ yến không? 

ANTÔNIÔ - Tôi không thấy ông ta. 

BIƠTRIX - Trông cái ông ấy sao mà quàu quạu! Cháu cứ thấy mặt 
ông ta bao giờ cũng thấy sôi bụng ùng ục đến một tiếng đồng 
hồ sau. 

HIRÔ - Tính khí ông ấy thật là ủ ê. 

BIƠTRIX - Đem ông ta và Biniđich cộng lại chia đôi thì ắt thành 
một con người ưu tú: người thì như pho tượng chẳng nói chẳng 
rằng, kẻ lại liến thoắng luôn mồm, hệt như con trai cả bà thím 
tôi đây. 

LÊỒNATÔ - Vậy là nửa cái lưỡi của công tử Biniđich trong miệng bá 
tước Jon và một nửa vẻ âu sầu của bá tước Jon trên mặt công tử 
Biniđich... 

BIƠTRIX - Với bộ giò và bắp chân cứng cáp, thưa bác, và kha khá 
tiền rủng rẻng trong túi, một anh chàng như thế ắt chinh phục 
được bất cứ người đàn bà nào trên dời... nếu anh ta có thể tranh 
thủ được thiện cảm của nàng. 

LÊÔNATỒ - Nói tình thật, cháu gái của ta ạ, cháu sẽ chẳng bao giờ 
kiếm được tấm chồng, nếu cháu cứ độc mồm độc miệng thế. 

ANTÔNIÔ - Quả vậy, cháu nó quá ác khẩu. 



1048 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


BIƠTRIX - Quá ác tức là còn ghê hơn cả ác nữa. Cháu sẽ làm giảm 
bớt phần Thượng đế ban cho bằng cách ấy. Bởi vì phương ngôn 
có câu: “Bò ác thì trời cho ngắn sừng”. Mà bò quá ác thì trời ắt 
chẳng cho sừng. 

LÊÔNATÔ - Vậy là, vì quá ác, cháu sẽ không được Thượng đế ban 
cho chiếc sừng nào chứ gì? 

BIƠTRIX - Chính thế, có nghĩa là Thượng đế đừng ban cho cháu tấm 
chồng nào. Để xin cái ân huệ ấy, sáng sáng chiều chiều cháu 
quỳ gối cầu nguyện hoài. Lạy Chúa! Cháu không thể nào chịu 
đựng nổi một đức ông chồng có bộ râu trên mặt (1) . Cháu thà 
nằm đắp nệm len cho rậm mình còn hơn. 

LÊÔNATÔ - Cho khéo cháu lại với phải một anh chồng chẳng có sợi 
râu nào cũng nên. 

BIƠTRIX - Nếu vậy, cháu sẽ làm thế nào với anh ta? Lấy xiêm y 
của cháu mặc cho anh ta và biến anh ta thành hầu gái của 
mình ư? Anh chàng nào có râu là trên mức một gã thanh niên, 
còn anh chàng nào không râu thì chưa ra dàn ông. Kẻ trên 
mức thanh niên thì không hợp với cháu, còn kẻ chưa đáng bậc 
đàn ông thì dừng hòng lấy cháu. Cho nên, thậm chí cháu sẽ 
nhận sáu xu tạm ứng của gã chăn thú và dẫn lũ bú dù của y 
xuống địa ngục (2) . 

LÊÔNATÔ - Vậy cháu cũng xuống địa ngục luôn thể à? 

BIƠTRIX - Không, cháu chỉ đến cổng thôi. Tại đó quỷ sứ với cặp sừng 
trên đầu, giông như anh chồng già có vợ ngoại tình, sẽ gặp 
cháu và nói: “Hãy lên thiên đường, Biơtrix, lên thiên đường di. 
Ớ đây, không có chỗ cho bọn gái tân các cô đâu”. Thế là cháu 
giao lại bọn bú dù và tốc thẳng đến chỗ Thánh Pie (3) trên thiên 
đường. Ngài bèn chỉ cho cháu chỗ bọn gái chưa chồng và ở đó 
bọn cháu sông vui vẻ suô"t ngày này qua ngày khác. 

ANTÔNIÔ (với Hirô) - Này cháu, chú tin rằng cháu sẽ vâng lời cha cháu. 

BIƠTRIX - Phải, quả đúng thế. Bổn phận của bà chị họ tôi là cúi 
mình thi lễ và nói: “Dạ thưa cha, xin chiều ý cha”. Nhưng dù 


(1) Ám chỉ Binidich rBiniđich dể râu cằm và râu máj. Trong Cảnh II Hồi BA, ta sẽ 
thấy Biniđich cạo râu khi bắt đầu yêu Biơtrix. 

a) Theo một câu tục ngữ cổ, đây là hình phạt đối với những bà cố không chồng. 

(3) Vị thánh tông đồ gác cổng thiền đường. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1049 


sao đi nữa, chị ạ, đó cũng phải là một chàng trai tuấn tú, nếu 
không thì chị lại cúi mình thi lễ lần nữa và nói: “Dạ thưa cha, 
xin chiều ý con”. 

LÊÔNATÔ - Được, cháu gái ạ, ta hy vọng sẽ thấy cháu một ngày kia 
cặp kè với một anh chồng. 

BIƠTRIX - Chẳng có chuyện ấy đâu, cho tới tận khi nào Thượng đế 
nặn đàn ông bằng thứ chất liệu khác không phải là đất thó. Há 
chẳng đáng buồn sao cho người phụ nữ phải răm rắp phục tùng 
một khối bụi ngược ngạo? Phải trình báo về đời mình với một 
nắm đất thịt trái tính trái nết? Không, thưa bác, cháu xin kiếu. 
Các con trai của Ađam (1) đều là anh em của cháu. Và thật tình, 
cháu coi việc hôn phối trong gia tộc là một trọng tội. 

LÊÔNATÔ - Con gái của cha, hãy nhớ những điều cha dặn nhé: nếu 
hoàng tử khẩn cầu con chuyện đó, con biết rõ phải trả lời như 
thế nào rồi đấy. 

BIƠTRIX - Chị ạ, nếu chị không được cầu hôn cho đúng nhịp phách, 
thì đó là lỗi tại âm nhạc thôi: nếu hoàng tử thúc bách quá, chị 
hãy bảo chàng rằng cái gì cũng có tiết nhịp và hãy trả lời bằng 
khiêu vũ. Bởi vì, nghe em đây, chị Hirô: cầu hôn, thành hôn và 
hối hận cũng giống như một điệu hoạt vũ Ecôt, một tế khúc và 
một ngũ bộ khúc vậy. Bước đầu theo đuổi tán tỉnh thì nóng sốt 
và hối hả như một điệu hoạt vũ Ecôt, vừa chan chứa vừa huyền 
hoặc. Đám cưới thì nhã nhặn mà kiểu cách như một tế khúc, 
đầy vẻ trịnh trọng và cổ kính. Rồi đến lúc ăn năn hối hận, 
chân run gối mỏi, hụt bước trong điệu nhảy ngũ bộ mỗi lúc một 
nhanh, kỳ cho đến khi đâm nhào vào mồ. 

LÊÔNATÔ - Cháu ạ, cháu hiểu biết rất mực sắc sảo đấy. 

BIƠTRIX - Thưa bác, được cái mắt cháu cũng tinh: cháu có thể nhìn 
thấy một ngôi nhà thờ giữa ban ngày ban mặt. 

LÊÔNATÔ (với Antôniô) - Khách dự tiệc vui đang vào nhà đấy, chú ạ. 
Hãy dãn ra cho rộng chỗ. 

Đôn Pêđrô, Claođiô, Biniđich, Balthaza, 

Đôn Jon, Bôrakiồ, Magơrit, Ôxulơ 
cùng một số người khácđeo mặt nạ ra 


(ỉ) Người đàn ông đầu tiên trên trái đất, thủy tổ loài người. 



1050 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐÔN PÊĐRÔ - Tiểu thư, nàng có ưng đi dạo quanh với thân hữu không? 

HI RÔ - Nếu chàng có bước chân nhẹ nhàng, cái nhìn âu yếm và biết 
im lặng, thì tôi xin sẵn sàng, nhất là nếu dạo chơi ngoài trời. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Cùng với tôi chứ? 

HIRÔ - Tôi có thể nói thế khi nào tôi thích. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Và khi nào thì nàng thích nói thế? 

HIRÔ - Khi nào tôi thấy ưa diện mạo chàng. Lạy Chúa dừng để cho 
cây hồ cầm giông cái bao đựng nó! 

ĐÔN PÊĐRÔ - Tấm mặt nạ của tôi cũng tựa như mái nhà của 
Philimơn: bên trong nhà là thần Jupite (1) 

HI RÔ - Vậy thì mặt nạ của chàng ắt phải lợp rạ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Hãy thì thầm khi nói về tình yêu. 

Đưa nàng sang bển cánh gà 
BALTHAZA - Ước gì nàng đem lòng mến tôi. 

MAGƠRIT - Còn tôi thì lại không ước thế, vì lợi ích của chính chàng. 
Bởi vì tôi có nhiều thói xấu. 

BALTHAZA - Chẳng hạn? 

MAGƠRIT - Tôi hay lớn tiếng cầu nguyện. 

BALTHAZA - Thế thì tôi lại càng yêu nàng hơn. Người nghe có thể 
đế theo: Cầu sao được vậy! 

MAGƠRIT - Cầu Chúa cho tôi một người bạn nhảy thật cừ! 

BALTHAZA - cầu sao được vậy! 

MAGƠRIT - Và cầu Chúa khiến cho anh ta khuất mắt tôi khi cuộc 
khiêu vũ kết thúc. Trả lời đi nào, chàng xướng lễ. 

BALTHAZA - Xin hết ý: gã xướng lễ đã được trả lời đích đáng. 

Họ đi qua. Lại một cặp nữa: 

Ơxulơ và Antôniô 

ƠXULƠ - Tôi biết thừa di rồi: ngài là Antôniô tiên sinh. 

ANTÔNIỒ - Dứt khoát không phải. 

<v Philimơn và Bôxix, cặp vợ chồng trong thần thoại, đã nồng hậu đón tiếp thần 
Jupite giả dạng làm khách lữ hành trong ngôi nhà tranh mái rạ đạm bạc của 
mình, nhờ đó về sau đã thoát khỏi nạn Đại Hồng Thủy. Sau này, ngôi nhà đó trở 
thành điện thờ và tên của hai người biểu trưng cho hạnh phúc vợ chồng. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1051 


ƠXULƠ - Tôi nhận ra ngài ở dáng điệu ngất ngư cái đầu. 

ANTÔNIÔ - Nói thật với cô là tôi đóng giả ông ta. 

ƠXƯLƠ - Ngài không thể bắt chước giông đến thế trừ phi ngài chính 
là nhân vật đó. Đây, bàn tay khô đét này thì đích thị không 
lẫn được. Đúng rồi, đúng ngài là Antôniô. 

ANTÔNIÔ - Dứt khoát không phải. 

ƠXULƠ - Thôi, thôi. Ngài tưởng tôi không nhận ra trí tuệ sắc sảo 
của ngài hay sao? Chẳng lẽ lại có thể che giấu tài đức được ư? 
Đủ rồi, đừng chối nữa, ngài là Antôniô: những nét tốt đẹp rồi sẽ 
bộc lộ ra, có thế thôi. 

Tiếp đến, cặp Biơtrix - Biniđich 
Biơtrix giả đò không nhận ra chàng 

BIƠTRIX - Ông nhất định không cho tôi biết ai đã nói với ông thế à? 

BINIĐICH - Không, xin tiểu thư thứ lỗi cho. 

BIƠTRIX - Và cũng không cho tồi biết ông là ai? 

BINIĐICH - Bây giờ thì chưa. 

BIƠTRIX - Dám bảo rằng tôi hợm hĩnh, rằng tôi học mót sự dí dỏm ở 
cuốn Một trăm chuyện vuỉ (1) . Hừ, đúng là giọng lười chàng 
Biniđich. 

BINIĐICH - Anh ta là người thế nào? 

BIƠTRIX - Tôi chắc ông thừa biết chàng ta rồi. 

BINIĐICH - Không mà, xin hãy tin lời tôi. 

BIƠTRIX - Chàng ta chưa làm trò cho ông cười bao giờ ư? 

BINIĐICH - Xin tiểu thư cho biết anh ta là người như thế nào? 

BIƠTRIX - À, chàng ta là kẻ pha trò của hoàng tử: một gã hề chán ơi 
là chán. Cái năng khiếu duy nhất của chàng ta là đặt điều vu 
không hết sức vô lý. Ngoài những kẻ phóng đãng ra, chẳng ai 
khoái anh ta cả. Và nét nổi bật của anh ta không phải ở trí tuệ, 
mà là ở sự độc địa. Bởi vì anh ta khiến người ta vừa thích vừa 
phẫn nộ và họ cười anh ta đấy, rồi lại đánh anh ta đấy. Tôi 
chắc anh ta đang lảng vảng đâu đây. Ước gì anh ta mon men 
lại gần tôi! 


(1) Một tập truyện cười thời Shakespeare, kiểu như “tiếu lâm” của ta. 



1052 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BINIĐICH - Khi nào tôi quen biết chàng công tử đó, tôi sẽ kể cho 
anh ta nghe những điều tiểu thư vừa nói. 

BIƠTRIX - Phải, ông hãy làm thế. Anh ta sẽ thốt ra một điều ví von 
về tôi, mà ngộ nhỡ không được chú ý hoặc không gây được tiếng 
cười nào, thì sẽ khiến anh ta buồn thỉu buồn thiu. Và như vậy 
sẽ đỡ tốn một cánh gà gô vì chú hề sẽ bỏ ăn bữa tối hôm đó. 
(Tiếng nhạc nổi lên trong hậu trường) - Ta phải theo gót những 
người đầu trò khiêu vũ chứ. 

BINIĐICH - Đến những cái gì tốt đẹp. 

BIƠTRIX - Chứ sao! Nếu họ dẫn đến bất cứ cái gì dở, tôi sẽ bỏ phăng 
ở chỗ ngoặt đầu tiên. 

Khièu vủ. Sau đố, tất cả vào, 
trừ Đôn Jon, Bôrakiô và Cỉaođiô 

ĐỒN JON - Chắc chắn là ông anh ta mê Hirô và đã kéo cha nàng ra 
một chỗ để nói chuyện ấy. Các bà các cô đều đi theo nàng, chỉ 
còn một cái mặt nạ ỗ lại. 

BÔRAKIÔ - Và đó là Claođiô. Tôi nhận ra anh ta ở cái dáng. 

ĐÔN JON (Với Claođiô) - Phải chăng bạn là công tử Biniđich? 

CLAOĐIỒ - Ngài tinh thật: chính tôi đây. 

ĐÔN JON - Công tử, bạn là người rất thân cận của anh trai tôi. Anh 
tôi đã phải lòng Hirô. Xin bạn hãy khuyên can anh tôi nên thôi 
đi: cô ta không môn đăng hộ đối với dòng dõi nhà tôi. Như vậy 
là bạn làm phận sự của một người trung thực đấy. 

CLAOĐIÔ - Làm sao ngài biết lệnh huynh yêu nàng? 

ĐÔN JON - Tôi nghe thấy anh trai tôi thề thốt yêu đương mà. 

BÔRAKIÔ - Tôi cũng nghe thấy thế. Và hoàng tử thề rằng người sẽ 
cưới nàng ngay đêm nay. 

ĐỒN JON - Nào, ta đến bàn tiệc đi. 

Đôn Jon và Bôrakiô vào 

CLAOĐIỒ - Như vậy là ta trả lời nhân danh Biniđich, nhưng lại 
nghe những tin chẳng lành này bằng đôi tai của Claođiô. Chắc 
chắn là thế rồi: hoàng tử đã tán cho bản thân. Tình bạn là 
chung thủy trong mọi việc khác, trừ chuyện yêu đương. Cho 
nên, tất cả những trái tim đang yêu phải dùng miệng lưỡi của 
chính mình. Hãy để con mắt tự thương thuyết lấy và chớ tin 



CÓ GÌ ĐÀU MÀ RỘN 


1053 


vào kẻ mai mốì nào. Bởi vì sắc đẹp là một mụ phù thủy mà bùa 
phép của nó làm cho lòng trung thành tan biến ra thành máu. 
Đó là một sự cố được chứng thực thường xuyên hằng giờ mà ta 
đã không tỉnh táo dè chừng. Cho nên thôi đành vĩnh biệt Hirô! 

Biniđich trở ra 

BINIĐICH - Bá tước Claođiô phải không? 

CLAOĐIÔ - Phải, chính thị. 

BINIĐICH - Nào, bạn có đi với tôi không? 

CLAOĐIÔ - Đi đâu? 

BINIĐICH - Đến cây dương liễu (1) gần nhất, để bàn về chuyện của 
bản thân bạn, bá tước ạ. Bạn sẽ mang vành lá của mình theo 
kiểu nào? Quàng vào cổ như sợi dây chuyền của gã cho vay lấy 
lãi hay khoác vào cánh tay như dải khăn quàng vai của viên 
thiếu úy. Dù sao bạn cũng phải mang nó theo cách nào đó, vì 
hoàng tử phỗng tay trên nàng Hirô của bạn rồi. 

CLAOĐIÔ - Mình cầu chúc hoàng tử vui thú với nàng. 

BINIĐICH - Chà, nói như một gã lái bò lương thiện vậy; cái bọn ấy 
vẫn bán bò như thế đó. Nhưng lúc trước cậu có nghĩ rằng hoàng 
tử lại đôi với cậu như vậy không? 

CLAOĐIÔ - Xin cậu hãy đi đi để cho tôi yên. 

BINIĐICH - ồ! Bây giờ cậu lại quạng bừa đi như anh mù ấy: thằng 
nhỏ ăn trộm thịt của cậu thì chả đánh, lại đi nện vào cái cột. 

CLAOĐIÔ - Nếu cậu không đi khỏi, thì tôi đi vậy. 

Vào 

BINIĐICH - Chao ôi! Tội nghiệp anh chàng khờ bị xúc phạm. Giờ 
đây, cu cậu sẽ chui vào bãi lau bãi lách thôi. Nhưng cô nàng 
Biơtrix hiểu mình thế mà lại chẳng hiểu gì mình! Gã hề của 
hoàng tử! Chà! Có thể do mình vui tính nên mới có cái biệt 
hiệu ấy. Phải, nhưng sao mình lại sần sàng tự bêu riếu thế. 
Mình có mang tiếng thế đâu, chẳng qua là cái tâm tính nhỏ 
mọn mà lại chua ngoa của Biơtrix nó khiến cô ta tưởng bụng dạ 
thế gian đều giông cô ta, nên rêu rao làm vậy thôi. Được, ta sẽ 
trả thù thật lực cho mà xem. 


(v Cây dương liễu là tượng trưng cho tình yêu bất hạnh. 



1054 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Đôn Pêđrô trở ra 

ĐÔN PÊĐRÔ - Này chàng trai, bá tước đâu? Ngươi có gặp anh ta 
không? 

BINIĐICH - Thú thực với Điện hạ tôi vừa đóng vai Nữ chúa Phao 
tin (1) . Tôi đã gặp anh ta ở đây buồn hiu hắt như túp lều giữa 
đồng không mông quạnh. Tôi bảo anh ta - và tôi cho rằng 
mình nói đúng - là Điện hạ đã lọt vào mắt xanh của tiểu thư 
đó. Và tôi bèn đề nghị anh ta đi cùng tôi đến một gốc cây 
dương liễu, hoặc là để tết cho anh ta một vành lá tượng trưng 
cái thân phận bị bỏ rơi, hoặc là để bện một roi, vì anh ta đáng 
bị đánh đòn. 

ĐÔN PÊĐRỒ - Đáng đánh đòn! Anh ta phạm tội gì vậy? 

BINIĐICH - Cái tội ngờ nghệch của chú học trò tìm thấy một tổ 
chim, mừng rơn đem phô với bạn để nó cuỗm mất. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngươi coi đức tin là một cái tội ư? Tội ở kẻ ăn cắp 
kia chứ. 

BINIĐICH - Dù sao, bện roi và cả vành lá nữa cũng chẳng phải là 
không thích hợp. Vì có thể vành lá để bản thân anh ta mang, 
còn roi thì dành cho Điện hạ, người đã nẫng mất cái tổ chim 
của anh ta, theo như tôi hiểu. 

ĐÔN PÊĐRỒ - Ta chỉ dạy cho chim hót rồi sẽ hoàn lại cho chủ nó. 

BINIĐICH - Nếu tiếng chim hót ứng với lời Điện hạ, thì quả tinh 
Điện hạ đã nói một cách trung thực. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Tiểu thư Biơtrix có điều gì hiềm khích với ngươi đó. 
Người bạn nhảy với cô ta nói là ngươi đã xúc phạm cô ta 
nặng nề. 

BINIĐICH - Ôi! CÔ ta xử tệ với tôi đến mức có là khúc gỗ cũng không 
chịu đựng nổi: một cây sồi, dù chỉ còn sót một chiếc lá xanh, ắt 
cũng phải ra lời với cô ta. Thậm chí cả cái mặt nạ của tôi cũng 
bắt đầu cụ cựa và vặc lại cô ta. Nói chuyện với tôi, song lại 
tưởng là người khác, cô ta bảo tôi là tên hề của hoàng tử: tôi 
đáng ngán hơn cả một cuộc tan băng lớn; liến thoắng phóng vào 
tôi hết lời châm chọc này đến lời châm chọc khác đến nỗi tôi cứ 


n> Lady Fame : Theo Elơn, Đaonơ, Fame ở đây không có nghĩa là danh tiếng, mà là 
tin dồn. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1055 


đứng ngây ra như một cái bung xung cho cả một đạo quân bắn 
vào. Cô ta nói năng đanh đá, nanh nọc, mỗi lời như nhát dao 
đâm: nếu hơi thở của cô ta cũng gớm như ngôn từ ấy, ắt sẽ 
chẳng có gì sống nổi cạnh cô ta; cô ta sẽ làm ô nhiễm cả sao Bắc 
Đẩu. Dù cho phần hồi môn của cô ta có bao gồm tất cả những gì 
thuộc về Ađam trước khi mắc tội, tôi cũng chả lấy cô ta. Cô ta có 
thể khiến Hecquyn trở thành kẻ ngồi xoay chiếc xiên nướng 
thịt, phải, đúng thế đấy, và thậm chí còn chẻ đôi cây chùy ra để 
nhóm lửa nữa. Thôi, miễn nói về cô ta. Điện hạ sẽ thấy cô ta 
đúng hệt nữ thần Atê (1) quỷ quái trong bộ phục sức lộng lẫy. Tôi 
cầu trời sao cho có nhà thông thái nào dùng pháp thuật yểm cô 
ta, vì chắc chắn là trong khi cô ta còn ở trên dương gian này, 
người ta có thể sống yên ổn dưới địa ngục như giữa nơi đất 
thánh. Và người ta sẽ cố tình mắc tội lỗi để xuống đó. Thật vậy, 
cô ta đến đâu là bất an, khủng khiếp và đảo lộn đi theo đến đấy. 

Claođỉô, Biơtrix, Hirô và Lêônatô trở ra 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nhìn coi! Cô ta đang đến kìa. 

BINIĐICII - Điện hạ có ra lệnh cho tôi đi công cán gì ở nơi cùng trời 
cuối đất không? Tôi sẵn sàng tới hai địa cực làm thứ việc vặt 
vãnh nhất mà Điện hạ có thể nghĩ ra để phái tôi đi. Tôi sẽ lập 
tức đi kiếm cho Điện hạ một que tăm tận tít mù tấc đất thẳm 
cùng của châu Á, đem về cho Điện hạ sô" đo chân của mục sư 
Jon (2) , hoặc một sợi râu của Đại Kha Hãn, đi sứ đến đất nước Tí 
hon thương thuyết bất cứ chuyện gì, còn hơn phải hội thoại ba 
câu với cô thần nanh đỏ mỏ này. Điện hạ không có việc gì dùng 
đến tôi ư? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Không, ngoài việc muôn ngươi ở lại cùng ta. 

BINĐICH - Ôi, lạy Chúa, đó là một món ăn tôi không ưa chút nào, 
thưa Điện hạ: tôi không thể chịu đựng nổi tiểu thư Đa Ngôn. 

Vào 

ĐỒN PÊĐRÔ - Nào, tiểu thư, lại đây. Tiểu thư đã thua thiệt mất trái 
tim công tử Biniđich. 

BĨƠTRIX - Quả thật, thưa Điện hạ, anh ta có cho tôi mượn nó một 
dạo. Và tôi đã trả lãi anh ta, một trái tim đơn thành một trái 


M) Nữ thẩn của sự bất hòa. 

(2) Một nhân vật giai thoại thời Trung cổ, giàu thiên ức vạn tải. 



1056 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


tim kép. À, mà trước đó, có lần anh ta được tôi trái tim đó vì ăn 
gian dùng thò lò giả, cho nên Điện hạ nói tôi đã thưa thiệt mất 
nó cũng phải thôi. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nàng đã vùi dập anh ta, tiểu thư ạ, nàng đã vùi dập 
anh ta đấy. 

BIƠTRX - Cho nên, thưa Điện hạ, tôi không muốn anh ta làm thế 
với tôi, trừ phi tôi là mẹ lũ rồ. Điện hạ bảo tôi đi kiếm bá tước 
Claođiô, tôi đã đưa ông về đây. 

ĐÔN PÊĐRỒ - Thế nào, bá tước! Vì đâu ngươi buồn vậy? 

CLAOĐIÔ - Tôi đâu có buồn, thưa Điện hạ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Vậy thì sao? ốm ư? 

CLAOĐIÔ - Cũng chẳng phải, thưa Điện hạ. 

BIƠTRIX - Bá tước không buồn, không ốm, cũng chẳng vui, chẳng 
khỏe, mà chỉ nghiêm trang thôi, nghiêm trang như một trái cam 
đắng (1) và đại khái vàng vọt một màu da cam vi ghen tuông. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Thực tình, tiểu thư ạ, ta nghĩ sự mô tả của nàng là 
đúng. Tuy nhiên, ta dám thề rằng nếu bá tước ghen thì quả là 
lầm. Này, Claođiô, ta đã thay mặt ngươi mà tỏ tình và đã chinh 
phục được nàng Hirô kiều diễm. Ta đã báo tin cho cha nàng và 
được ông ưng thuận. Hãy chỉ định ngày cưới và Chúa sẽ ban 
cho ngươi niềm vui. 

LÊÔNATỒ - Bá tước, hãy nhận lấy ái nữ của tôi cùng với gia sản 
kèm theo: hoàng tử đã xuống ân đứng ra tác thành, mọi bề ân 
sủng đều xong. 

BIƠTRIX - Nói đi, bá tước, đến lượt ông lên tiếng rồi đấy. 

CLAOĐIÔ - Im lặng là dấu hiệu hoàn hảo nhất của niềm vui. Nếu tôi 
có thể nói được mình sung sướng như thế nào, chẳng hóa ra 
hạnh phúc của tôi nhỏ bé lắm sao. Thưa tiểu thư, cũng như 
nàng là của tôi, tôi thuộc về nàng: tôi xin hiến mình cho nàng 
và ngây ngất với sự trao đổi này. 

BIƠTRIX - Nói đi, chị. Hoặc nếu chị không biết gì, thì hãy khép 
miệng chàng lại bằng một cái hôn, để cho chàng cũng đừng 
nói nữa. 


(1) Civiỉ as an orange, Biơtrix chơi chữ: hai chữ civil và Seviỉle đọc giống nhau, 
Seville orange là loại cam đắng dùng làm mứt; ciưil ở đây có nghĩa là nghiêm trang. 



CỎ GỈ ĐÂU MẢ RỘN 


1057 


ĐÔN PÊĐRÔ - Tiểu thự ạ, quả là nàng có một trái tim vui. 

BIƠTRIX - Vâng, thưa Điện hạ. Tôi phải cảm ơn nó, cái con tim điên 
ngộ tội nghiệp ấy, nó vẫn tiếp tục yên ổn không vương vấn ưu 
tư. (Chỉ cặp tình nhân) - Bà chị tôi đang rỉ tai bá tước rằng chàng 
ở trong tim mình. 

CLAOĐIÔ - Đúng thế, cô em họ ạ! 

BIƠTRIX - Lạy Chúa, thành họ thành hàng rồi đó! Thế là mọi người 
trong thế gian này đều đi đến chỗ thành đôi thành lứa, trừ có 
tôi là chẳng ai đoái hoài (1) . Tôi đến phải ngồi một góc kêu trời 
xin một tấm chồng mất! 

ĐÔN PÊĐRỒ - Tiểu thư Biơtrix, ta sẽ kiếm cho nàng một đức lang quân. 

BIƠTRIX - Tôi những muốn có một ý trung nhân với cái cốt cách của 
phụ thân Điện hạ. Chẳng hay Điện hạ có người anh em trai 
nào giống mình không? Lệnh nghiêm quả đã sinh hạ được 
những bậc hôn phu ưu tú cho cô gái nào muốn thành gia thất. 

ĐQN PÊĐRÔ - Nàng có ưng lấy ta không, tiểu thư? 

BIƠTRIX - Không, thựa Điện hạ, trừ phi tôi có một ông chồng khác 
dành cho những ngày làm việc: Điện hạ sang quá, không thể 
ngày nào cũng đem ra diện được. Nhưng thôi, xin Điện hạ thứ 
lỗi cho: tôi bẩm sinh quen thói nói huyên thuyên chẳng đâu 
vào đâu. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ta sẽ hết sức phật ý nếu nàng im lặng. Vui tươi là 
điều hợp với nàng hơn cả vì rõ ràng nàng đã ra đời vào một 
giờ vuỉ. 

BIƠTRIX - Không đâu, chắc chắn là không, thưa Điện hạ, giờ đó mẹ 
tôi đang kêu la mà. Nhưng lúc ấy có một vì sao đang nhảy múa 
và tôi đã sinh ra chính dưới vì sao đó. (Với Hirô và Claođiô) - cầu 
Chúa ban cho anh chị niềm vui! 

LÊÔNATÔ - Cháu gái này, cháu lo liệu hộ những việc bác dặn cháu 
đi chứ? 

BldTRIX - Ôi xin bác miễn thứ. Điện hạ bỏ quá cho. 

Vào 

ĐÔN PÊĐRÔ - Quả là một tiểu thư vui tính. 


n> Nguyên văn: I am sunburnt dôi bị cháy nắng). 


67 - SECHXPIA 



1058 


VVILLĨAM SHAKESPEARE 


LÊÔNATÔ - Dạ thưa Điện hạ, tâm tính cháu nó ít có dính dấp sầu 
bi. Chẳng bao giờ thấy nó buồn, trừ lúc ngủ. Mà ngay cả lúc ấy 
cũng không vì tôi nghe tiện nữ kể là cháu nó thường nằm mê 
thấy tai họa, rồi choàng dậy cười phá lên. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Tiểu thư cứ nghe nói chuyện lấy chồng là không 
chịu nổi. 

LÊÔNATÔ - Ồ, dứt khoát là không: cháu nó giễu cợt mọi chàng trai 
theo đuổi, đến phải bỏ cuộc mới thôi. 

ĐỔN PÊĐRÔ - Tiểu thư mà làm vợ Binidich thì tuyệt. 

LÊÔNATÔ - Ôi lạy Chúa. Thưa Điện hạ, hai người ấy mà lấy nhau 
thì chỉ một tuần là họ khích bác nhau phát điên lên cả mất. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Claođiô, ngươi định bao giờ ra nhà thờ làm lễ? 

CLAOĐIỔ - Ngày mai, thưa Điện hạ. Chừng nào ái tình chưa xong 
mọi nghi thức, thì thời gian còn chậm chạp như đi bằng 
nạng gỗ. 

LÊỒNATÔ - Không trước thứ hai đâu, con thân yêu ạ, nghĩa là từ nay 
đến đó còn đúng bảy dêm nữa. Và thế cũng còn là quá ngắn để 
lo liệu mọi việc cho hợp ý ta. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Ây đấy, các ngươi lắc đầu trước một thời hạn lâu đến 
thế. Nhưng, Claođiô ạ, ta dảm bảo với ngươi là thời gian sẽ 
không trôi qua buồn tẻ với chúng ta. Trong khi chờ đợi, ta sẽ 
tiến hành một kỳ tích của Hecquyn: đó là se kết công tử 
Biniđich và tiểu thư Biơtrix với nhau bằng một mối duyên tình 
lớn như trái núi. Ta sẽ rất vui sướng nếu mai mối được cho cặp 
này. Và tôi tin chắc sẽ tác thành xong, nếu cả ba vị đây giúp 
vào một tay theo sự chỉ dẫn của tôi. 

LÊÔNATÔ - Thưa Điện hạ, tôi xin ủng hộ Điện hạ, dù có phải mất 
mười đêm thức canh. 

CLAOĐIÔ - Và tôi nữa, thưa Điện hạ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Và cả nàng nữa chứ, tiểu thư Hirô hiền dịu? 

HIRÔ - Thưa Điện hạ, tôi xin làm bất kỳ một việc nhỏ mọn nào để 
giúp cho em tôi được một người chồng tốt. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Và như tôi biết, Biniđich đâu có phải là anh chồng 
xoàng nhất. Cho tới nay, tôi vẫn có thể ca ngợi anh ta: thuộc 
dòng dõi cao quý, ai nấy đều công nhận là dũng cảm và trung 
thực. Tôi sẽ bày cách cho tiểu thư lựa chiều, lái cho cô em phải 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1059 


lòng Biniđich. Và, với sự giúp đỡ của ngài Lêônatô và bá tước, 
tôi sẽ xoay sở sao cho Biniđich, mặc dầu nhanh trí và khó tính, 
cũng sẽ phải mê Biơtrix. Nếu chúng ta làm được việc này, thần 
Cupiđông (1) sẽ không còn là một tay thiện xạ nữa: vinh quang 
của thần sẽ thuộc về chúng ta, vì chúng ta mới là những vị thần 
ái tình duy nhất. Hãy vào cuộc với tôi và tôi sẽ trình bày 
phương hướng cho các bạn nghe. 

Cùng vào 


CẢNH II 

Một phòng khấc trong nhà Lẽônatô 


Đôn Jon và Bôrakiô ra 

ĐỒN JON - Thế đấy: bá tước Claođiô sẽ cưới con gái Lêônatô. 

BÔRAKIÔ - Phải, thưa các hạ, nhưng tôi có thể ngáng trỏ việc ấy. 

ĐÔN JON - Bất cứ sự ngăn chặn nào, bất cứ ngáng trở nào, bất cứ 
chướng ngại nào cũng đều là phương thuốc cho ta: ta tức hắn 
đến phát ôm và bất cứ cái gì cản trở mối tình của hắn sẽ mãn ý 
ta. Ngươi có thể ngáng trở cuộc hôn nhân ấy bằng cách nào? 

BÔRAKIỒ - Không phải bằng cách ngay thẳng đường hoàng, thưa các 
nạ, nhưng ngấm ngầm, sao cho tôi khỏi lộ mặt bất lương. 

ĐÔN JON - Hãy trình bày vắn tắt cho ta nghe xem thế nào. 

BỒRAKIÔ - Hình như tôi đã thưa với các hạ cách đây một năm là tôi 
rất được lòng Magơrit, thị nữ của Hirô. 

ĐÔN JON - Ta có nhớ. 

BÔRAKIÔ - Tôi có thể hẹn cô ta đứng ở cửa sổ phòng ngủ Hirô ngó 
vào bất cứ lúc nào trái giờ trái giấc trong đêm. 

ĐÔN JON - Điều đó có sức sống gì khả dĩ giết chết được cuộc hôn 
nhân ấy? 


(ì) Thần Ái tình, thường được thể hiện dưới nét một chú bé mang cung tên. 



1060 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BÔRAKIÔ - Nọc độc của cái đó phải do tay ngài pha chế. Ngài hãy 
tới tìm hoàng tử lệnh huynh. Hãy nói toạc không cần lựa lời với 
hoàng tử là ông ta đã làm tổn thương đến danh dự mình khi 
kết hôn gã Claođiô nổi tiếng - ngài phải ra sức đề cao hắn mới 
được - với một ả hư hỏng như Hirô. 

ĐÔN JON - Ta sẽ đưa bằng cớ gì để chứng minh điều đó? 

BÔRAKIÔ - Có đủ bằng chứng để đánh lừa hoàng tử, để làm Claođiô 
phẫn hận, để phá hoại danh tiếng Hirô và giết Lêônatô. Ngài 
còn muốn tìm lối thoát nào khác chăng? 

ĐÔN JON - Chỉ cần khiến họ tức thôi, ta cũng sẽ cố gắng làm bất cứ 
cái gì. 

BÔRAKIÔ - Vậy thì được. Ngài hãy chọn một giờ thích hợp, kéo 
riêng Đôn Pêđrô và bá tước Claođiô ra nói chuyện. Bảo họ rằng 
ngài biết Hirô yêu tôi. Hãy làm ra vẻ nhiệt tình với cả hoàng tử 
lẫn Claođiô, tựa hồ như - vì danh dự của lệnh huynh, người đã 
tác thành cuộc hôn nhân này, và vì tiếng tăm người bạn của 
hoàng tử xem ra đã bị lừa vì cái vẻ bề ngoài trinh bạch của cô 
ta - mà ngài đã phơi bày chuyện đó ra. Họ sẽ chẳng dễ gì mà 
tin thế nếu không qua thể nghiệm. Ngài hãy nêu dẫn chứng cho 
họ, dẫn chứng đó không có gì khác ngoài việc để họ thấy tôi 
đứng dưới cửa sổ phòng ngủ của cô nàng, nghe thấy tôi gọi 
Magơrit là Hirô, nghe thấy Magơrit kêu tên tôi là Claodiô (1) . Và 
hãy đưa họ đến chứng kiến chuyện này đúng vào cái đêm trước 
đám cưới dự định, vì trong khi chờ đợi, tôi sẽ thu xếp sao cho 
Hirô vắng mặt. Và sẽ lộ ra cái điều dường như là sự thật về tội 
không chung thủy của Hirô khiến cho ghen tuông chắc chắn 
phải xảy ra và mọi việc chuẩn bị đều đổ nhào. 

ĐÔN JON - Dù chuyện này có đưa đến hậu quả tai hại thế nào đi 
nữa, ta cũng sẽ tiến hành. Hãy mưu trí trong khi hành động, ta 
sẽ thưởng công cho ngươi một nghìn đồng. 

BÔRAKIỔ - Xin ngài cứ kết tội trước sau như một, thì tôi sẽ không 
phải xấu hổ vì cơ mưu của mình. 

ĐÔN JON - Ta sẽ lập tức đi hỏi cho biết ngày cưới của chúng. 

Cùng vào 


<v Ở đây, hẳn có một lầm lẫn nhỏ của tác giả. Đáng lẽ phải là Bôrakiô thì mới phù 
hợp với âm mưu làm cho Đôn Pêđrô và Claodiô tưởng lầm Hirồ yêu Bôrakiô, như 
đã nói ở trên. Hoặc giả đây là lỗi sao chép. 



CỎ GỈ ĐÂU MÀ RỘN 


1061 


CẢNH III 
Vườn nhà Lèônatô 


Biniđich ra 

BINIĐICH - Tiểu đồng! 

Một tiểu đồng ra 

TIỂU ĐỒNG - Công tử truyền gì ạ? 

BINIĐICH - Ở cửa sổ phòng ngủ của ta, có một cuốn sách. Hãy mang 
ra vườn này cho ta. 

TIỂU ĐỒNG - Bẩm công tử, cháu đã có mặt đây thôi. 

BINIĐICH - Ta biết rồi. Nhưng ta muôn mi tới đằng ấy rồi lại trở về 
đây (tiểu đồng vào). - Mình rất lấy làm lạ là một người đã từng 
thấy kẻ khác rồ dại đến độ nhất cử nhất động đều dồn vào việc 
yêu đương, đã từng cười giễu những thói cuồng ngộ nông nổi 
như vậy ỏ kẻ khác, mà sau đó lại trở thành đối tượng chê bai 
của chính mình bằng cách rơi vào vòng tình ái. Và người đó là 
Claođiô. Mình đã từng biết có thời kỳ anh ta không để tai đến 
thứ âm nhạc nào khác ngoài tiếng trông trận và tiếng địch 
hùng tráng. Mà nay anh ta lại ưng nghe trống cơm và giọng 
tiêu hơn. Mình đã từng biết có thời kỳ anh ta sẵn sàng đi bộ 
mươi dặm để xem một bộ giáp trụ tốt; nay thi chẳng nề hà 
thức hàng mười đêm để vẽ mẫu một chiếc áo chẽn. Trước kia 
anh ta quen nói năng bộc trực đi thẳng vào vấn đề, theo kiểu 
người trung thực và con nhà binh, nay đã biến thành thớ lợ, 
màu mè. Lời lẽ anh ta quả là một bữa tiệc cầu kì, mỗi chữ là 
một món lạ. Liệu mình có thể biến đổi đến thế và nhìn sự vật 
bằng con mắt như vậy không nhỉ? Chả biết đâu mà nói trước 
được. Mình chắc là không. Mình chẳng dám ihề rằng ái tình 
không thể biến mình thành con sò, nhưng mình cam đoan 
rằng trước khi biến mình thành con sò, nó không thể khiến 
mình đâm rồ dại như thế. Có một người đàn bà đẹp ư? mình 
cũng vẫn cứ khỏe mạnh như thường. Một cô khác khôn ngoan 
ư? mình vẫn cứ bình yên. Một nàng khác nữa đức hạnh? mình 
vẫn vô tư đâu vào đó. Trừ phi mọi nét duyên tập trung vào một 



1062 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


người phụ nữ, còn thì đừng hòng có nàng nào chiếm được 
duyên tôi. Người đó phải giàu có, cái đó thì nhất định rồi. Phải 
khôn ngoan, nếu không, mình sẽ chẳng đoái hoài tới. Phải đức 
hạnh, nếu không, hơi đâu mà dạm hỏi. Phải đẹp, nếu không, 
mình chả buồn nhìn. Phải dịu dàng, nếu không, đừng hòng lại 
gần mình. Phải cao quý, nếu không, dù có là thiên thần mình 
cũng chịu. Phải nói năng hoạt bát, đàn ngọt hát hay và có màu 
tóc trời cho (1) . Kìa! hoàng tử và chàng Si tới! Mình phải trốn 
vào bụi cây mới được. 

Rút vào một chỗ kín 
Đôn Pêđrô, Lêônatô và Claođiô ra, 
theo sau là Balthaza và các nhạc công 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nào, ta có nghe cái điệu nhạc ấy không? 

CLAOĐIÔ - Có chứ, thưa Điện hạ. Chiều sao mà im ắng, tựa hồ chủ 
tâm nín lặng để đón tiếng dìu dặt đàn ca! 

ĐÔN PÊĐRÔ (nói nhỏ với Claođiô) - Ngươi có thấy Biniđich nấp đâu 
không? 

CLAOĐIÔ (củng nói nhỏ) - ồ, có chứ, thưa Điện hạ. Dứt tiếng nhạc là 
chú cáo con sẽ sa bẫy như chơi. 

ĐÔN PÊĐRÔ (nói to như hình thường) - Lại đây, Balthaza, chúng ta sẽ 
nghe lại bài hát ấy lần nữa. 

BALTHAZA - ồ, Điện hạ quý mến, xin đừng buộc một cái giọng tồi 
như giọng tôi bêu xấu âm nhạc thêm một lần nữa. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Kẻ khéo ngụy trang ưu điểm của mình, ắt có tài cao. 
Ta yêu cầu ngươi hãy hát đi, chớ để ta khẩn khoản thêm nữa. 

BALTHAZA - Điện hạ đã nói đến hai chữ khẩn khoản thì tôi xin hát 
vậy. Bởi chưng ccPnhiều anh chàng khẩn khoản cầu hôn những 
cô gái họ cho là không xứng đáng. Ây thế mà họ vẫn khẩn 
khoản. Ây thế mà họ vẫn thề thốt yêu đương. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Thôi, ta xin ngươi. Hoặc giả nếu ngươi muốn lý sự 
thêm nữa, thì hãy lý sự bằng nốt ghi âm. 

BALTHAZA - Trước khi nghe những nốt ghi âm của tôi, xin ghi 
nhớ giúp điều này: không một nốt ghi âm nào của tôi là đáng 
ghi cả. 


(V Ý nói: không nhuộm tóc. Hồi đó, việc nhuộm tóc rất thịnh hành. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1063 


ĐÔN PÊĐRÔ - Chà, những điều anh ta nói thật rắc rối; ghi thế này 
ghi thế nọ, và chẳng có gì đáng ghi (1> . 

Nhạc nổi lên 

BINIĐICH (nói một mình) - A, khúc điệu thần thánh! Tâm hồn hắn đã 
ngất ngây! Ruột cừu mà lôi cuốn được hồn người ta ra khỏi xác, 
há chẳng lạ kỳ lắm sao? Thế đấy, xong xuôi là... xin các ông các 
bà giúp kẻ khôn khó... 

BALTHAZA (hát) - Thở dài chi mãi, cô mình 

Đàn ông vốn giống bạc tình từ xưa 
Chăn dưới biển, chân trển bờ, 

Giăng hoa, nào biết bao giờ thủy chung 

Vậy thôi đừng thổn thức 
Mặc cho người ra đi 
Cứ vui tươi duyên dáng 
Biến mọi tiếng sầu bi 
Thành lời ca giọng hát 
Là-la-lí-la-li. 


Thôi đừng rền rĩ than hoài 
Dẹp đi những khúc bi ai não lòng 
Phụ tình là thói đàn ông 
Từ thuở cây xòe lá mỗi lần hè sang 

Vậy thôi đừng thổn thức 
Mặc cho người ra đi 
Cứ vui tươi duyên dáng 
Biến mọi tiếng sầu bi 
Thành lời ca giọng hát 
Là-la-lí-la-li. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Quả là một bài hát hay. 

(ỉ) Whỹ these are very crotchets that he speaks; notes, notes, forsooth and nothing. 
Ở đây có nhiều lộng ngữ: crotchet vừa là dấu móc đơn trong nhạc, vừa là ý ngông; 
note vừa là nốt nhạc, vừa là điều ghi chú, ghi chép; nothing (không có gi) đọc gần 
giông như noting (sự ghi chú, ghi chépl. 



1064 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


BALTHAZA - Và một ca sĩ dở, thưa Điện hạ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - À, không, không, thật đấy. Trong hoàn cảnh nàyi 
ngươi hát thế là tốt chán. 

BINIĐICH (nói một mình) - Nếu một con chó mà rú như thế, thì hẳn 
họ đã treo cổ nó lên rồi. cầu Chúa, cái giọng thảm hại của hắn 
đừng báo điềm gi gở? Thà nghe cú kêu đêm còn dễ chịu hơn, dù 
sau đó có xảy ra tai họa gì cũng cam. 

ĐÔN PÊĐRỒ - Ổ, nghe đây, Balthaza. Ta đề nghị ngươi kiểm cho 
chúng ta một ban nhạc nào thật cừ, vì đêm mai chúng ta muốn 
có cuộc hòa nhạc dưới cửa sổ phòng tiểu thư Hirô. 

BALTHAZA - Tôi sẽ làm hết sức mình, thưa Điện hạ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Cứ thế nhé. Tạm biệt (Balthaza và các nhạc công vào) - 
Lại đây, Lêônatô tiên sinh. Lúc nãy, ngài nói với tôi thế nào 
nhỉ? Rằng lệnh diệt nữ Biơtrix yêu công tử Biniđich phải 
không? 

CLAOĐIÔ - Ô! Chà chà... (nói riêng với Đôn Pêđrô) - Cứ nhẹ nhàng 
tiến tới! Con chim đang đậu. (Lại nói to bình thường) - Tôi cứ ngỡ 
cô ấy không bao giờ yêu người đàn ông nào. 

LÊÔNATÔ - Phải, tôi cũng vậy. Nhưng kỳ lạ nhất là nó lại mê công 
tử Biniđich, người mà, theo mọi thái độ cư xử bề ngoài, I1Ó hình 
như ghét cay ghét đắng. 

BINIĐICH (một mình) - Có thể thế được không? Phải chăng gió từ 
mạn ấy thổi lại? 

LÊÔNATÔ - Quả tình, thưa Điện hạ, tôi không thể nói nên nghĩ như 
thế nào về chuyện đó, chỉ biết rằng nó yêu anh ta bằng một 
mối tình cuồng dại, vượt mọi giới hạn của tưởng tượng. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Có thể cô chỉ giả vờ chăng? 

CLAOĐIÔ - Thật vậy, có vẻ như thế lắm! 

LÊÔNATÔ - Ôi, lạy Chúa! Giả vờ! Xưa nay chưa từng có sự si mê giả 
vờ nào mà lại giống mối tình mãnh liệt mà nó bộc lộ đến thế. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Vậy tiểu thư có những biểu hiện si mê như thế nào? 

CLAOĐIÔ (nói riêng) - Mắc mồi cho chắc: cá sẽ cắn câu. 

LÊÔNATÔ - Biểu hiện như thế nào ư, thưa Điện hạ? Nó cứ ngồi 
ngây ra. (Với Claođiô) - Con đã nghe Hirô kể lại như thế nảc 
rồi đấy. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1065 


CLAOĐIÔ - Quả vậy, nàng có kể thế. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Thế nào, thế nào, xin kể cho tôi nghe với. Các vị làm 
tôi lạ quá: tôi cứ ngỡ cô ta không bao giờ nao núng trước mọi công 
kích của tình cảm. 

LÊÔNATÔ - Tôi dám cam đoan thế, thưa Điện hạ. Nhất là đối với 
Biniđich. 

BINIĐICH (một mình) - Mình có thể cho đây là một trò lỡm nếu 
không phải do một ông già râu bạc trắng nói ra: chắc chắn sự 
xỏ xiên không thể tự che giấu dưới vẻ đạo mạo như thế. 

CLAOĐIÔ (một mình) - Cu cậu đã phải bả rồi. Cứ thế mà tiếp tục thôi. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Tiểu thư đã ngỏ tình với Biniđich chưa? 

LÊÔNATÔ - Chưa. Và nó thề sẽ không bao giờ làm điều đó: ấy chính 
là nỗi đau khổ của nó. 

CLAOĐIÔ - Quả thật, đúng là như thế. Hirô CÓ kể rằng: Biơtrix nói: 
“Xưa nay mình vẫn luôn luôn chârn chọc chàng, chẳng lẽ bây 
giờ lại đi viết thư tỏ tình với chàng ư?”. 

LÊÔNATÔ - Nó cứ nói vậy mỗi khi bắt đầu viết cho anh ta. Bởi vì 
mỗi đêm, nó trở dậy hàng hai chục lần và cứ mặc nguyên áo 
ngủ ngồi thế cho đến khi viết kín cả một tờ giấy: Hirô kể hết 
với chúng tôi. 

CLAOĐIÔ - Cha nhắc đến chuyện viết cả một tờ giấy, con mới nhớ ra 
một chuyện ngồ ngộ Hirô đã kể. 

LÊÔNATÔ - A! Khi nó viết xong và đang đọc lại thì bắt gặp hai cái 
tên Biniđich và Biơtrix ở giữa tờ giấy có phải không? 

CLAOĐIÔ - Thế đó. 

LÊÔNATÔ - Nó bèn xé lá thư ra làm hàng nghìn mảnh, tự nhiếc 
mình đã dơ dáng đến mức đi viết thư cho một kẻ mà nó biết 
chắc là sẽ chê cười nó. “Em suy bụng ta ra bụng người - nó nói 
vậy. Bởi vì, nếu chàng viết cho em hẳn em sẽ giễu cợt chàng. 
Phải, hẳn em sẽ chế nhạo, mặc dầu em yêu chàng”. 

CLAOĐIỔ - Thế rồi quỵ hai đầu gối xuông, khóc òa lên, nức nở, đấm 
ngực, bứt tóc, nguyện cầu, nguyền rủa: “Ôi! Biniđich yêu dấu! 
Lạy Chúa cho con đủ kiên nhẫn chịu đựng!”. 

LÊÔNATÔ - Nó đã đến mức ấy thật. Tiện nữ nói thế. Và cái trạng 
thái điên loạn ấy đè nặng lên nó đến nỗi đôi khi tiện nữ đâm 



1066 


WILLIAM SHAKESPEARE 


SỢ rằng nó có thể tuyệt vọng mà tự hủy hoại bản thân. Chuyện 
đó hoàn toàn có thật. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nếu lệnh điệt nữ không chịu thổ lộ nỗi lòng, có lẽ nên 
để một người khác nói cho Biniđich biết. 

CLAOĐIÔ - Nhằm mục đích gì? Chỉ tổ khiến anh ta vênh vang và 
làm khổ thêm cô gái tội nghiệp thôi. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nếu anh ta làm thế, thì có đem treo cổ anh ta lên 
cũng là một việc từ thiện thôi. Biơtrix là một tiểu thư ưu tú, 
đáng yêu và hiển nhiên nàng là người đức hạnh. 

CLAOĐIỒ - Và tinh khôn lạ thường. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Trong mọi chuyện, trừ trong việc yêu Biniđich. 

LÊÔNATÔ - Ôi! Dám thưa Điện hạ, khi lý trí tranh chấp với tình 
cảm trong một tấm thân liễu yếu đào tơ như vậy, ta có thể 
đánh cuộc mười ăn một là tình cảm sẽ thắng. Tôi thật ái ngại 
cho cháu với lý do chính đáng vì tôi vừa là bác vừa là người đỡ 
đầu của cháu. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Giá mà lệnh điệt nữ đem mối tình si ấy dành cho tôi, 
tôi sẽ gạt phăng mọi suy tính và biến nàng thành nửa bản thân 
tôi. Xin ngài hãy thử nói cho Biniđich biết chuyện xem anh ta 
trả lời ra sao. 

LÊÔNATÔ - Theo Điện hạ, làm thế có lợi không? 

CLAOĐIỔ - Hirô cho rằng thể nào cô ấy cũng chết thôi. Cô bảo em 
sẽ chết nếu Biniđich không yêu em, chết trước khi kịp thố lộ 
mô'i tình; mà nếu chàng ngỏ lời với em thì em thà chết chứ 
không chịu giảm nhẹ thói quen châm chọc của mình một 
chút nào. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nàng làm thế là phải: nếu nàng vì yêu mà chịu nhún, 
anh ta tất có thể sẽ rẻ rúng mối tình đó. Bởi vì, như các vị đều 
biết, anh ta vổn có đầu óc ngạt’ mạn. 

CLAOĐIÔ - Anh ta là con người rất đúng đắn. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Quả thật, anh ta được cái mẽ ngoài bảnh bao. 

CLAOĐIÔ - Trước Thượng đế và theo ý tôi, anh ta rất thông tuệ. 

ĐÔN PẺĐRÔ - Quả thật, ở anh ta lóe lên một vài tia tựa như ánh tuệ. 

LÊÔNATÔ - Và tôi coi anh ta là người dũng cảm. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1067 


ĐÔN PÊĐRÔ - Như Hector (1) vậy, tôi xin đảm bảo với ngài. Và trong 
việc dàn xếp những xung đột, ngài có thể nói anh ta là người 
khôn ngoan: hoặc là anh ta né tránh rất kín đáo, hoặc là anh 
ta lâm cuộc với một niềm kính sợ Chúa rất mực. 

LÊÔNATÔ - Nếu anh ta kính sợ Chúa, thì nhất thiết phải giữ hòa 
khí; nếu làm mất hòa khí thì bước vào cuộc xung đột, phải biết 
run rẩy kiêng sợ Chúa. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Anh ta xử sự như vậy đó. Bởi vì anh ta là con người 
biết kinh sợ Chúa, mặc dầu có vẻ như không phải thế, bằng vào 
một số lời bông phèng táo tợn của anh ta... Chà, tôi lấy làm ái 
ngại cho lệnh diệt nữ. Liệu ta có nên tìm Biniđich, nói cho anh 
ta biết về mối tình của nàng không? 

CLAOĐIÔ - Đừng có nói với anh ta làm gì, Điện hạ. Cứ để mối tình 
đó mòn mỏi bằng những lời khuyên nhủ ân cần. 

LÊÔNATÔ - Ồ, chả ăn thua đâu. Khéo con tim nó lại mòn mỏi trước 
thì có. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Thôi được, lệnh ái sẽ cho chúng ta biết thêm tình 
hình. Trong khi chờ đợi, hãy để chuyện đó nguôi đi. Tôi rất 
mến Biniđich và tôi ước sao anh ta tự xét lại bản thân một cách 
khiêm tốn để thấy mình thật không xứng đáng được một tiểu 
thư ưu tú như thế. 

LÊỒNATÔ - Thưa Điện hạ, xin mời về phòng ăn. Bữa chiều đã 
dọn rồi. 

CLAOĐIÔ (nói một mình) - Đến thế này mà anh ta không mê ả thì mình 
sẽ chẳng bao giờ dám tin tưởng trông chờ điều gì nữa. 

ĐÔN PÊĐRÔ (nói riêng với Lêônatô) - về phần lệnh diệt nữ, ta cũng 
giăng bẫy như thế này. Và việc đó sẽ do lệnh ái và thị nữ của 
nàng tiến hành. Trò vui sẽ bắt đầu khi người nọ tưởng người 
kia mê mẩn vì mình, trong thực tế lại không phải thế. Đó 
chính là cái màn mà tôi muốn chứng kiến, nó sẽ hoàn toàn 
giông một vỏ kịch câm. Ta hãy phái lệnh diệt nữ gọi anh ta về 
ăn chiều. 

Đôn Pêđrô, Claođiô và Lếônatô vào 


<v Theo thần thoại Hy Lạp, người anh hùng thành T’roa, con trai cả Priam, chồng 
Anđrômác. Sau bị Asin giết. 



1068 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BINIĐICH (từ bụi cây tiến ra) - Đây không thể là một trò lừa bịp: 
cuộc hội đàm được tiến hành trang nghiêm lắm. Họ nắm được 
sự thật về chuyện nàng qua Hirô. Họ có vẻ thương hại Biơtrix: 
xem ra những tình cảm luyến ái của nàng đã đến mức tột 
cùng. Yêu ta! Ờ điều đó cần phải được đền đáp lại. Mình nghe 
thấy những lời chỉ trích nặng nề biết mấy: họ bảo mình sẽ 
dương dương tự đắc nếu biết nàng yêu mình; họ cũng bảo nàng 
thà chết chứ không chịu để lộ một dấu hiệu nào về mối tình 
ấy. Trước đây mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện hôn nhân 
thật. Mình không nên tỏ ra kiêu kỳ. May mắn thay cho kẻ 
nào được nghe vạch những khiếm khuyết của mình mà biết 
đường sửa chữa. Họ bảo nàng đẹp: đó là sự thật, mình có thể 
làm chứng cho họ. Và đức hạnh: đúng thế, mình không thể 
phủ nhận được. Và sáng suôt, trừ trong việc yêu mình: đã 
đành điều đó chẳng làm nổi bật thêm giá trị của trí tuệ nàng 
chút nào, nhưng cũng không thể căn cứ vào đó mà suy luận là 
nàng điên, bởi vì chính mình cũng sắp sửa yêu nàng ghê gớm. 
Có thể mình sẽ phải hứng lấy dăm ba câu châm chọc, đôi lời 
mỉa mai, bởi vì bao lâu nay mình vẫn đả phá hôn nhân. 
Nhưng khẩu vị cũng có khi thay đổi chứ lị? Có người hồi trẻ 
thích một thứ thịt nào đó, nhưng về già lại không chịu nổi. 
Chẳng lẽ những lời mỉa mai, giễu cợt cùng những viên đạn 
giấy của trí não lại có thể khiến người ta sợ hãi từ bỏ con 
đường mình ưa thích hay sao? Không. Thế gian cần phải đông 
đúc dân cư. Trước kia, khi mình nói mình sẽ chết độc thân, đó 
là tại mình nghĩ rằng mình không sông tới lúc lấy vợ... Kìa, 
Biơtrix đang đến. Xin thề có ánh mặt trời, nàng quả là một 
tiểu thư kiều diễm! Mình phải để ý rình xem những dấu hiệu 
yêu đương ở nàng mới được. 

Biơtrix ra 

BIƠTRIX - Ngược với ý muốn của mình, tôi được phái đến mời ông 
vào dùng bữa chiều. 

BINIĐICH - Biơtrix xinh đẹp, tôi cảm ơn cô đã cất công khó nhọc. 

BIƠTRIX - Để được lời cảm ơn đó, tôi cũng chẳng khó nhọc gì hơn 
ông cất lời cảm ơn tôi: nếu khó nhọc thì tôi đã không đến. 

BINIĐICH - Vậy cô thích được đi gọi tôi? 

BIƠTRIX - À, cũng thích y như thể người ta có thể thích khi lấy mũi 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1069 


dao nhọn chọc vào cổ một con quạ vậy. Ông không thấy đói ư? 
Thôi tạm biệt. 

Vào 

BINIĐICH - Ha! “Ngược với ý muốn của mình, tôi được phái đến 
mời ông vào dùng bữa chiều”, câu này có hai nghĩa đây. “Để 
được lời cảm ơn đó, tôi cũng chẳng khó nhọc gì hơn ông cất 
lời cảm ơn tôi”, thế cũng như nói là: Mọi khó nhọc vì anh 
cũng dễ chịu như lời cảm ơn vậy. Nếu mình không thương 
nàng, thì mình là thằng vũ phu. Nếu mình không yêu nàng, 
thì mình là đồ Do Thái. Mình sẽ đi kiếm tấm hình nàng 
mới được. 



HỔI BA 


CẢNH I 

Vườn nhà Lêônatồ 


Hirô, Magơrit và Ơxulơ ra 

HIRÔ - Magơrit em, hãy chạy đến phòng khách. Tại đó, em sẽ thấy 
cô em họ Biơtrix của ta đang nói chuyện với hoàng tử và 
Claođiô. Hãy rỉ tai cô, bảo rằng ta cùng Ơxulơ đang dạo trong 
vườn và toàn nói chuyện về cô. Hãy nói là em nghe lỏm được 
câu chuyện giữa chúng ta và xui cô ấy lẻn vào lùm cây rậm rịt 
kia, nơi đám kim ngân được mặt trời ấp ủ cho chín rộ, song lại 
ngăn chặn ánh mặt trời, giống như những kẻ được các ông 
hoàng sủng ái, ban cho quyền cao chức trọng, giờ trở cờ đem 
chức quyền đó chông lại cái quyền lực đã nuôi dưỡng nó. Cô ấy 
sẽ nấp ở đó, nghe bọn ta trò chuyện. Đó là nhiệm vụ của em. 
Hãy thực hiện cho tốt, còn đâu để mặc bọn ta. 

MAGƠRIT - Em sẽ kéo được cô ấy lại ngay lập tức, xin cam đoan với 
tiểu thư. (Vào) 

HIRÔ - Này, Ơxulơ, khi nào Biơtrix đến, chúng ta cứ dạo lui dạo 
tới trên lối đi này, chỉ nói chuyện về Biniđich thôi. Khi ta 
nhắc đến tên chàng, phận sự của em là phải hết lời ca ngợi 
chàng, tới mức chưa một người đàn ông nào xứng đáng được 
như thế. Còn ta sẽ kể với em về Biniđich tương tự Biơtrix ra 
sao: ấy, cái mũi tên tinh quái của thần Ái tinh bé nhỏ chính 
là làm bằng cái chất vốn chỉ gây thương tích qua những lời 
đồn đại. 


Biơtrix ra lối đằng sau 



CỎ GÌ DÂU MÀ RỘN 


1071 


Nào, bắt đầu nhé, bởi vì, em hãy nhìn kìa, Biơtrix đang như 
con chim te te bay rà sát mặt đất, tới nghe lỏm chuyện bọn ta. 

ƠXULƠ - Điều thú vị nhất khi đi câu là trông thấy con cá giương bộ 
vây vàng óng xé làn nước bạc và ngấu nghiến ngoạm cái mồi 
phản trắc. Cô cháu mình câu Biơtrix cũng vậy đó. Bây giờ cô ấy 
đã nằm kín dưới bụi kim ngân rồi. Tiểu thư đừng lo cho phần 
đối thoại của em. 

HIRÔ - Vậy ta hãy lại gần để lỗ tai Biơtrix không bỏ sót chút gì của 
cái mồi xảo trá mà êm ái ta dành cho cô. 

Họ tiến lại chỗ lùm cây 

Không, thật đấy, Ơxulơ ạ, cô ấy kiêu kỳ quá. Ta biết tính cô 
ấy khó gần và dữ như giống diều hâu ở núi đá vậy. 

ƠXULƠ - Nhưng tiểu thư có chắc cậu Biniđich yêu cô hết mình như 
thế không. 

HIRÔ - Hoàng tử và vị hôn phu của ta nói thế mà. 

ƠXULƠ - Thế họ có bảo tiểu thư nói cho cô Biơtrix biết không? 

HIRÔ - Họ có khẩn cầu ta kể cho cô ấy biết chuyện ấy! Nhưng ta đã 
thuyết phục họ rằng, nếu họ yêu mến Biniđich, thì hãy cầu 
mong cho chàng dẹp được mối tình và đừng bao giờ để Biơtnx 
biết. 

ƠXULƠ - Tại sao tiểu thư lại làm thế? Công tử há chẳng xứng đáng 
được cái may mắn chung chăn sẻ gối với cô Biơtrix hay sao? 

HIRÔ - Ôi, thần Ái tình! Ta biết chàng quả xứng đáng mọi điều có 
thể được ban cho kẻ làm trai. Nhưng tạo hóa chưa từng bao giờ 
nặn một trái tim phụ nữ bằng thứ chất liệu kiêu kỳ hơn trái 
tim Biơtrix. Những ánh kiêu bạc và ngạo mạn long lên trong 
mắt cô, coi khinh mọi thứ nó nhìn tới và cô đánh giá trí tuệ 
mình quá cao, đến nỗi, đối với cô, mọi cái khác đều kém cỏi. Cô 
ấy không thể yêu, cũng không thể hình dung hoặc mường tượng 
sự luyến ái ra sao. Cô ấy tự tôn sùng quá đáng. 

ƠXULƠ - Nhất định rồi, em cũng nghĩ thế. Cho nên, cô ấy có biết 
mối tình của Biniđich cũng chẳng có lợi gì, e rằng cô ấy còn 
đem ra chế giễu là đằng khác. 

HIRÔ - Ổ, em nói đúng. Ta chưa thấy người đàn ông nào, dù uyên 
bác, quý phái, dù trẻ, đẹp hiếm thấy đến đâu chăng nữa, mà 
không bị cô ấy lật ngược lại. Mặt mũi khôi ngô tuấn tú thì cô 



1072 


WILLIAM SHAKESPEARE 


cam đoan rằng anh ta đáng lý là chị gái cô mới phải. Người đen 
đúa, thì: ôi chao, tạo hóa định vẽ một anh hề, mà lại thành một 
tảng nhọ nhem. Cao thì bị gọi là một cái sào đầu xù xì. Thấp 
thì là một cục đá mã não đẽo quá tủn mủn. Hay nói ư? 0 , một 
cái chong chóng gió chiều nào xoay chiều ấy. Lì xì? À, một khúc 
gồ không gì lay chuyển nổi. Cứ thế, cô lật tẩy mọi chàng và 
chẳng bao giờ dành cho chân lý và đức hạnh những lời thích 
đáng với tính giản dị và tài đức. 

ƠXƯLƠ - Hẳn thế, hẳn thế, cái tính bới móc ấy thật chả đáng khen 
chút nào. 

HIRÔ - Phải, cái cung cách kỳ dị và cách biệt như Biơtrix thì quả là 
không thể khen được. Nhưng ai dám bảo cô ấy thế? Nếu ta nói, 
cô ấy sẽ giễu ta chẳng ra sao. 0, cô ấy sẽ cười ta tối tăm mặt 
mũi, dùng trí xảo đè bẹp ta đến chết. Cho nên ta đành để cho 
Biniđich mỏi mòn theo những tiếng thở dài và héo hon trong 
dạ, như ngọn lửa bị tro phủ. Chết thế còn hơn là chết khổ chết 
sở vì những lời giễu cợt, khác nào chết vì bị cù nôn. 

ƠXULƠ - Dù sao tiểu thư cũng cứ nên nói với Biơtrix xem cô ấy trả 
lời ra sao? 

HIRÔ - Không, thà ta đến tìm Biniđich khuyên chàng đấu tranh với 
mối tình si của mình. Và, nói thật tình, nếu cần ta sẽ dặt diều 
bôi nhọ cô em họ ta, với thiện ý. Biết đâu một lời nói xấu lại 
chả đầu độc dược mối cảm tình. 

ƠXULƠ - ồ, tiểu thư đừng làm hại cô em họ như thế. Cô Biơtrix đâu 
có phải không biết suy xét đúng đắn - ai nấy đều công nhận cô 
ấy thông minh, sắc sảo và nhanh trí biết bao - đến nỗi đi từ 
chối một bậc phong lưu mã thượng hiếm có như công tử 
Biniđich. 

HI RÔ - Chàng là trang nam tử độc nhất ở nước Ý, tất nhiên trừ 
Claođiô thân yêu của ta ra. 

ƠXƯLƠ - Xin tiểu thư đừng giận, em nghĩ sao nói vậy: về dáng mạo, 
cốt cách, ngôn luận và đỏm lược, công tử Biniđich lừng lẫy nhất 
trong khắp nước Ý. 

HIRÔ - Đúng vậy, danh tiếng chàng là tuyệt hảo. 

ƠXULƠ - Tài đức của công tử đáng được thế trước cả khi công tử nổi 
tiếng thật sự. Thưa tiểu thư, bao giờ cử hành hôn lễ ạ? 


CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1073 


HIRÔ - À, vẫn là ngày mai, không có gì thay đổi. Này, vào đây. Ta 
cho em xem mấy bộ trang phục và em hãy góp ý xem mai ta 
nên mặc bộ nào. 

ƠXULƠ ( nói nhỏ) - Cô nàng bị nhựa dính chặt vào chân rồi, em cam 
đoan thế. Chúng ta đã bẫy được cô ấy rồi, tiểu thư ạ. 

HIRỒ - Nếu đúng như vậy, thì tình yêu là chuyện ngẫu nhiên hú họa. 
Với một sô", thần Ái tình dùng tên, với số khác, lại dùng bẫy. 

Hirô và ơxula vào 

BIƠTRIX ( tiến ra) - Ngọn lửa nào đang đốt tai ta vậy? Liệu đây có thể 
là sự thật không? Ta có thể đương nổi sự lên án mạnh mẽ đến 
thế về cái thói kiêu kỳ và ngạo mạn không? Thôi, vĩnh biệt thói 
khinh khỉnh! Và vĩnh biệt thói kiêu kỳ yểu điệu thục nữ. Đằng 
sau đó, chẳng có vinh quang gì. Và Biniđich, anh cứ tiếp tục yêu 
đi. Em sẽ đền đáp lại tình anh, thuần phục trái tim bất kham 
của em dưới bàn tay âu yếm của anh: nếu quả thật anh yêu, sự 
trìu mến của em sẽ thúc đẩy anh kết chặt tình đôi ta bằng một 
dải tơ hồng thần thánh. Bởi vì người ta bảo rằng anh thật xứng 
đáng và em còn tin điều đó hơn cả tiếng đồn. 

Vào 


CẢNH II 

Một căn phòng trong nhà Lêônatô 


Đôn Pêđrô, Claođiô, Bỉniđich và Lềônatô ra 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ta chỉ ở lại đến khi xong đám cưới của ngươi, rồi sẽ về 
Erơgơn thôi. 

CLAOĐIÔ - Thưa Điện hạ, tôi sẽ đưa Điện hạ tđi đó, nếu Điện hạ 
cho phép. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ồ, như vậy sẽ là một vết ô" lớn trên cái rực rỡ tinh 
khôi bao phủ cuộc hôn nhân của hai bạn, khác nào giơ cái áo 
mới ra cho một đứa bé xem, rồi lại cấm nó không được mặc vậy. 
Ta chỉ dám yêu cầu Biniđich đi cùng với ta thôi, vì suốt từ đỉnh 


68 - SECHXPIA 



1074 


WILLIAM SHAKESPEARE 


đầu đến gan bàn chân anh ta, toàn là vui nhộn. Anh ta đã hai, 
ba lần làm dứt ^ây cung của thần Ái tình, thành thử chú bé đao 
phủ này không dám bắn anh ta nữa. Anh ta có trái tim sang 
sảng như chuông đồng trong đó lưỡi anh ta là quả lắc, bởi vì 
anh ta tim nghĩ sao, lưỡi nói vậy (1) . 

BINIĐICH - Chư vị, tôi hiện nay không giống như trước nữa. 

LÊÔNATÔ - Tồi cũng bảo thế. Tôi cho rằng công tử nghiêm nghị hơn. 

CLAOĐIÔ - Tôi hy vọng là anh bạn đang yêu ai. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Quỷ tha ma bắt! Trong anh ta không có lấy một giọt 
dam mê chân chính nào thì làm sao ái tình có thể thực sự đụng 
chạm đến được. Nếu anh ta buồn, đó là vì anh ta thiếu tiền đấy. 

BINIĐICH - Tôi bị đau răng. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Nhổ quách nó đi. 

BINIĐICH - Phỉ thui nó. 

CLAOĐIỒ - Phải, phỉ thui nó trước, rồi nhổ sau. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Sao? Thở dài vì đau răng ư? 

LÊÔNATÔ - Mà cái đó chỉ do một thứ thể dịch hay một con sâu thôi. 

BINIĐICH - Thế đấy, ai cũng có thể dẹp được một nỗi đau đớn trừ kẻ 
mang nó. 

CLAOĐIÔ - Tôi đã bảo anh ta đang yêu mà. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Xem ra anh ta chẳng mê thích cái gì, trừ những kiểu 
cải trang kỳ dị. Thí dụ, hôm nay thích giả dạng một gã Hòa 
Lan, mai lại là một người Pháp, hoặc khoác phục sức của hai 
nước cùng một lúc, như từ thân trở xuống là quần rộng chẽn gối 
của người Đức, còn từ mông trở lên lại theo kiểu người Tây Ban 
Nha, không mặc áo chẽn. Xem ra anh ta chỉ máu mê cái trò rồ 
ấy thôi, ngoài ra anh ta chả dại gì đi dam mê ai, như các vị 
phỏng đoán. 

CLAOĐIÔ - Nếu không phải là anh ta yêu người đàn bà nào đó, thì 
những dấu hiệu vốn có xưa nay chả đáng tin nữa: sáng nào anh 
ta cũng chải mũ, đó là triệu chứng gì? 

ĐỒN PÊĐRÔ - Có ai thấy anh ta ở hiệu thợ cạo không? 


Phương ngôn cổ của Anh có câu: “Gã điên nghĩ sao, chuông reo làm vậy” (As the 
fool thinketh, so the bell clinketh). Ý muôn trêu chọc, bảo Biniđich là điên dại. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1075 


CLAOĐIỒ - Không, nhưng người ta thấy gã thợ cạo đến với anh ta. 
Và cái thứ trang điểm cho má anh ta giờ đã được đem nhồi 
bóng quần vợt (1) . 

LÊÔNATÔ - Thật vậy, không có râu, công tử nom trẻ ra. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Hơn thế, anh ta lại còn bôi dầu thơm nữa, các vị có 
ngửi thấy không? 

CLAOĐIÔ - Thế cũng như nói rằng chàng trai trẻ thân mến đang yêu rồi. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Điểm nổi bật nhất là vẻ âu sầu của anh ta. 

CLAOĐIÔ - Và anh ta có thói quen luôn luôn rửa mặt từ bao giờ vậy? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ờ, hoặc là đánh phấn nữa? Ta nghe thấy người ta nói thế. 

CLAOĐIÔ - Lại còn cái tính bông lơn của anh ta nữa chứ. Giờ đây, 
nó đã ẩn vào sợi dây đàn, phải gảy đến mới kêu. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Thật vậy, chứng cớ sờ sờ ra đó. Kết luận: anh ta đang yêu. 

CLAOĐIÔ - Hơn nữa, tôi còn biết ai yêu anh ta cơ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ước gì ta cũng biết: ta đánh cuộc rằng người đó không 
biết rõ anh ta. 

CLAOĐIÔ - Có chứ, biết cả những tật xấu của anh ta nữa, và mặc 
dầu thế vẫn sẵn sàng chết vì anh ta. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Vậy thì phải chôn nàng ngửa mặt lên trời (2) . 

BINIĐICH - Dù sao, những câu chuyện này cũng chẳng phải là lá bùa 
chữa đau răng. Lão quan, xin hãy tách ra đi với cháu. Cháu mới 
nghiên cứu được mươi câu bác tuệ muốn nói riêng với đại nhân, 
không để hai chàng cuồng sĩ kia nghe thấy. 

Biniđich và Lêônatô vào 

ĐÔN PÊĐRÔ - Chắc chắn là để thổ lộ với ông già về chuyện Biơtrix. 


(v Ý nói: anh ta thường xuyên cạo râu má. Trong một sôT bài văn thời kỳ đó, đôi 
khi người ta vẫn bắt gặp cách nói đó. Chẳng hạn trong Một ức đoán lạ lùng và kỳ 
diệu cho năm 1591 của Nash: “Họ có thể đem tóc bán cân để nhồi bóng quần vợt”. 
(2) Câu này đã gây nhiều tranh cãi và khiến nhiều nhà nghiên cứu Shakespeare bô'i 
rối. Thiơbôlđ (TheobalcU thú thật là không hiểu: “Ai chết mà chả được chôn ngửa 
mặt lên trời”, ông nói vậy và cho rằng có lẽ đây là gót chân (heels) chứ không phải 
mặt (face). Uơbơtơn (WarburtonJ và Hit (TíeaU đều bác bỏ ý ấy. Ơonxơn ?Johnsonj 
dẫn một câu chuyện cổ không rõ niên đại, nhan đề là Trò đùa vui của một người 
tên là Haoligl, đại khái: khi Haoligl chết, đem hạ huyệt thì thừng ở đằng chân áo 
quan bị đứt. Thành thử quan tài đứng thẳng trong hố. Nhân dân dự đám tang đề 
nghị cứ để nguyên như thế. Jonxơn cho rằng ý Shakespeare muốn xếp Biơtrix cũng 
thuộc loại dị thường như Haoligl. Mơlâuq.(MaloneJ tán thành cách giải thích đó. 



1076 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CLAOĐIÔ - Chính thế. Giờ thì Hirô và Magơrit đã đóng xong vai trò 
với Biơtrix và rồi đây, hai con gấu ấy, khi giáp mặt, sẽ không 
cắn nhau nữa. 

Đôn Jon ra 

ĐÔN JON - Chúa công và huynh trưởng, cầu Chúa cứu rỗi anh! 

ĐÔN PÊĐRÔ - Chào chú. 

ĐÔN JON - Nếu anh rảnh, xin cho tôi được hầu chuyện. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Chuyện riêng ư? 

ĐÔN JON - Nếu anh muôn thế. Tuy nhiên, bá tước Claođiô cũng có 
thể cùng nghe, vì điều tôi sắp nói có liên quan đến ông. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Có vấn đề gì thế? 

ĐÔN JON (với Claođiô) - Ngài định cưới vào ngày mai phải không ạ? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Chú biết thế rồi còn gì. 

ĐÔN JON - Tôi biết sẽ không thế khi bá tước biết cái điều tôi biết. 

CLAOĐIỔ - Nếu có trở ngại gì, xin ngài bày tỏ cho tôi hay. 

ĐÔN JON - Ngài có thể cho rằng tôi không ưa ngài. Điều đó để sau 
này sẽ rõ và ngài sẽ nghĩ tốt hơn về tôi qua những gì tôi sắp 
bộc lộ. Bởi lẽ anh tôi trân trọng và quý mến ngài nên đã giúp 
đỡ tác thành cuộc hôn nhân này. Dứt khoát đó là một sự cầu 
hôn đáng tiếc, uổng phí công lao. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Sao, có chuyện gì vậy? 

ĐÔN JON - Tôi đến đây để kể cho các vị hay. Nói gọn lại, bớt chi tiết 
rườm rà - vì người ta đã bàn về cô ta quá nhiều rồi - thì đó là 
một tiểu thư không chung thủy. 

CLAOĐIÔ - Ai, Hirô ấy à? 

ĐÔN JON - Chính cô ta: Hirô của Lêônatô, Hirô của ngài, Hirô của 
mọi người. 

CLAOĐIÔ - Không chung thủy? 

ĐÔN JON - Chữ đó còn quá nhẹ chưa đủ dể mô tả sự đồi bại của cô 
ta. Tôi có thể nói: cô ta còn tệ hại hơn thế. Ngài hãy nghĩ ra 
một cái nhãn hiệu xấu xa hơn mới hợp với cô ta. Xin đừng ngạc 
nhiên vội, trước khi có chứng cớ thêm: chỉ xin đi theo tôi đêm 
nay, ngài sẽ thấy có kẻ trèo cửa sổ vào phòng ngủ cô ta, ngay 
cái đêm trước ngày cưới. Đến lúc dó, nếu ngài vẫn còn yêu cô ta, 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1077 


thì ngày mai cứ việc cưới. Nhưng giá ngài thay đổi ý kiến thì 
xứng hợp với danh dự hơn. 

CLAOĐIÔ - Có thể thế dược sao? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ta không ngờ như vậy. 

ĐÔN JON - Nếu ngài không dám tin ở mắt mình, thì đừng thú nhận 
điều mình biết. Nếu ngài di theo tôi, tôi sẽ chỉ cho ngài thấy 
đầy đủ. Và khi ngài đã trông thấy và nghe thấy rõ thêm, hãy 
xử sự cho thích đáng. 

CLAOĐIÔ - Nếu đêm nay tôi thấy ra lý do tại sao ngày mai tôi 
không nên cưới, tôi sẽ làm nhục nàng ngay giữa hôn lễ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Và vì ta dã đứng ra cầu hôn cho ngươi, ta sẽ cùng 
ngươi sỉ nhục nàng. 

ĐÔN JON - Tôi sẽ không nói xấu cô ta thêm nữa, cho đến khi các vị 
làm chứng cho tôi. Xin hãy bình tĩnh đợi đến nửa đêm và để 
cho vấn đề tự nó phơi bày ra. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Oi! cái ngày này lại đâm ra gở! 

CLAOĐIÔ - Ôi! hiểm ác trớ trêu một cách kỳ lạ! 

ĐÔN JON - Ôi! tai họa được ngăn chặn kịp thời! Ngài sẽ nói vậy khi 
mục kích phần tiếp theo. 

Cùng vào 


CẢNH III 
Ngoài phố 


Đôgberi và Vơj ra cùng lính canh 

ĐỒGBERI - Các anh có phải là những người tốt và chân thật không? 

VƠJ - Có chứ, nếu không họ ắt sẽ phải chịu tội cứu rỗi (1) cả về phần 
xác lẫn phần hồn. 


(ỉ> Lão này định nói damnation (tội bị đày địa ngụcl nhưng nhớ lầm là salvation (cứu 
rỗu Cả đoạn này là những câu thoại “đầu ngô mình sở” của nhũng gã cảnh sát ngu ngốc. 



1078 


WILLIAM SHAKESPEARE 


ĐÔGBERI - Đó sẽ là hình phạt quá nhẹ đốì với họ nếu họ có chút 
đầu óc phục tùng vì lẽ họ được chọn để canh phòng cho 
hoàng tử. 

VƠJ - Thôi được, hãy giao nhiệm vụ cho họ đi, bạn láng giềng 
Đôgberi. 

ĐÔGBERI - Trước hết, các anh cho ai là người ít xứng đáng là đốc 
canh nhất nào? 

LÍNH CANH I - Bánh kiều mạch hoặc Than Biển, thưa ông đội. Vì họ 
biết đọc biết viết. 

ĐÔGBERI - Lại đây, bạn láng giềng Than Biển. Chúa đã ra ân ban 
cho anh một cái tên hay. Có một bộ mặt đẹp là hồng phúc, còn 
biết đọc, biết viết lại do tạo hóa. 

LÍNH CANH II - Cả hai cái, thưa ông đội sếp... 

ĐÔGBERI - ... anh đều có: ta biết anh sẽ trả lời như thế. Thôi được, 
về cái bộ mặt của anh, ừ thì hãy cảm ơn Chúa và đừng có khoe 
khoang nữa. Còn việc biết đọc, biết viết, lúc nào không cần đến 
cái thứ hão huyền ấy hẵng phô ra. Ớ đây, anh được coi là người 
ngu dại nhất và xứng đáng làm đốc canh nhất. Cho nên anh 
hãy xách đèn. Nhiệm vụ của các anh là thế này: các anh phải 
bắt tất cả những kẻ lang thang. Nhân danh hoàng tử, các anh 
thấy ai cũng phải hô: đứng lại. 

LÍNH CANH - Ngộ nhỡ họ không đứng lại thì sao? 

ĐÔGBERI - À, thì không để ý đến hắn nữa, để cho hắn đi. Và lập tức 
tập hợp số lính canh còn lại, và cảm ơn Thượng đế đã rút bỏ 
được một tên vô lại. 

VƠJ - Nếu kẻ nào không đứng lại khi nghe hô, hắn không phải là 
thần dân của hoàng tử. 

ĐÔGBERI - Chí phải, họ chỉ có phận sự can thiệp với thần dân của 
hoàng tử thôi. Các anh cũng không được làm ồn ngoài phô', bởi 
vì đối với người canh phòng, trò chuyện huyên thuyên là điều 
dễ dung thứ nhất và không thể chịu được. 

LÍNH CANH II - Chúng tôi thà ngủ còn hơn nói chuyện: chúng tôi 
biết những gì là thích hợp với việc canh phòng. 

ĐÔGBERI - Ờ, anh nói như một tay gác đêm kỳ cựu và trầm tĩnh 
vậy, vì ta thấy có ngủ cũng chẳng phạm tệ gì. Có điều là phải 
cẩn thận đừng để nó đánh cắp mất kích. À, các anh phải đến 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1079 


tất cả những tửu điếm, ra lệnh cho tất cả những gã say rượu 
đi về ngủ. 

LÍNH CANH - Nhỡ họ không về thì sao? 

ĐÔGBERI - Dào, thì để mặc đến khi nào họ tỉnh rượu. Nếu bấy giờ 
họ vẫn chưa trả lời tử tế hơn, thì các anh có thể nói rằng họ 
không phải đích thực là những người mà các anh tưởng. 

LÍNH CANH - Rõ, thưa ông đội. 

ĐÔGBERI - Nếu các anh gặp một tên kẻ trộm, thì chiểu theo phận 
sự, các anh có thể tình nghi hắn không phải là người lương 
thiện. Và, đcíi với loại người đó, các anh càng ít dây dưa hoặc 
kiếm chuyện với chúng, càng đỡ mang tiếng. 

LÍNH CANH I - Nếu chúng tôi biết người nào đó là một tên kẻ trộm, 
thì có phải tóm cổ hắn không? 

ĐÔGBERI - Thật ra, theo đúng nhiệm vụ, thì các anh có thể bắt. 
Nhưng theo ta nghĩ, sờ vào bùn chỉ tổ bẩn tay. Nếu các anh vớ 
phải một tên ăn trộm thì cái cách yên lành nhất là để hắn lộ rõ 
chân tướng và lỉnh đi khỏi bọn các anh. 

VƠJ - Ông bao giờ cũng được gọi là một người từ bi, ông bạn cùng 
cánh ạ. 

ĐÔGBERI - Thật đấy, tôi chả nỡ lòng nào treo cổ một con chó, huống 
hồ là một con người có phần nào lương thiện. 

VƠJ - Nếu các anh nghe thấy trẻ con khóc trong đêm thì phải gọi 
vú em, bảo dỗ nó nín đi. 

LÍNH CANH II - Nhỡ vú em ngủ say, không nghe thấy chúng tôi gọi 
thì sao? 

ĐÔGBERI - À, thì lặng lẽ bỏ di, để cho đứa bé đánh thức nhà chị ta 
dậy bằng tiếng la khóc của nó. Bởi vì một khi cừu mẹ đã không 
nghe thấy cừu con kêu, thì ắt chẳng hơi dâu trả lời tiếng be be 
của một con bê. 

VƠJ - Rạt đúng. 

ĐỒGBERI - Nhiệm vụ có chừng ấy là hết. Anh làm đốc canh, anh 
thay mặt cho bản thân hoàng tử: nếu đang đêm, anh gặp hoàng 
tử, anh có thể ách người lại. 

VƠJ - Không, lạy Đức mẹ, tôi nghĩ cái đó không thể được. 

ĐÔGBERI - Ta cuộc năm silinh ăn một với bất cứ ai biết luật lệ, rằng 



1080 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CÓ thể làm thế được. Chậc, tất nhiên là trừ phi hoàng tử không 
muôn. Bởi vì, thật ra người canh phòng không được xúc phạm 
ai và việc ách một người lại trái với ý muốn của anh ta là một 
sự xúc phạm. 

VƠJ - Lạy Đức mẹ, tôi cho là như thế. 

ĐÔGBERI - Ha, ha, ha! Thôi, chào các thầy. Nếu có việc gì quan 
trọng xảy ra thì gọi ta nhé. Hãy giữ kín những bí mật của 
bạn và của chính các anh. Chào đêm tốt lành. Đi nào, bạn 
láng giềng. 

LÍNH CANH II - Thế đấy, các thầy, chúng ta đã nghe rõ phận sự của 
mình: ta hãy ngồi trên chiếc ghế dài nhà thờ này cho đến hai 
giờ sáng rồi thì đi ngủ tất cả. 

ĐÔGBERI - Một câu nữa thôi, các bạn láng giềng. Ta yêu cầu các anh 
canh gác kỹ cửa nhà Lêônatô tiên sinh. Vì mai ở đây có đám 
cưới, nên đêm nay sẽ rất rộn rịch. Tạm biệt. Xin các anh hãy 
tỉnh táo. 

Đôgberi và Vơj vào 
Bôrakiô và Conređ ra 

BÔRAKIÔ - A, Conređ! 

LÍNH CANH (nổi riêng với nhau) - Im! đừng động đậy. 

BÔRAKIÔ - Conređ này! 

CONREĐ - Đây, tớ ở ngay sát khuỷu tay cậu mà. 

BÔRAKIÔ - Thảo nào mà khuỷu tay tớ cứ ngưa ngứa. Khéo không rồi 
đâm ghẻ mất. 

CONREĐ - Được, câu đó tớ sẽ trả miếng sau, bây giờ hãy kể chuyện 
cậu đã. 

BỒRAKIÔ - Vậy thì hãy đứng sát lại đây, dưới cái mái hiên này, vì 
trời đang mưa lâm thâm và tớ sẽ kể đằng ấy nghe hết, như một 
chàng say chính cống (1) . 

LÍNH CANH (nói riêng với nhau) - Có chuyện phản trắc gì đây, các 
thầy ạ. Đứng dịch lại. 

BÔRAKIÔ - Đằng ấy nên biết, tớ đã kiếm được của Đôn Jon một 
nghìn đồng. 


(l) Bôrakiô, tiếng Tây Ban Nha, nghĩa là người say rượu. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1081 


CONREĐ - Có lẽ nào một tên khôn kiếp lại đắt giá đến thế?. 

BÔRAKIÔ - Tốt hơn là đằng ấy nên hỏi làm sao một tên khốn kiếp 
lại giàu đến thế. Bởi vì khi bọn khốn kiếp giàu cần đến bọn 
khốn kiếp nghèo, thì bọn khốn kiếp nghèo có thể đòi trả giá 
theo ý mình muôn. 

CONREĐ - Tớ lấy làm lạ đây. 

BÔRAKIÔ - Cái đó chứng tỏ đằng ấy không có kinh nghiệm. Đằng ấy 
biết rằng cái mốt của một chiếc áo chẽn, một chiếc mũ hay một 
chiếc áo choàng không nghĩa lý gì đối với một người. 

CONREĐ - Phải, đó là một bộ cánh. 

BÔRAKIÔ - Tớ muốn nói thời trang cơ. 

CONREĐ - ừ, thời trang là thời trang. 

BỒRAKIÔ - Hứ! Thế thì tớ cũng có thể nói một thằng điên là một 
thằng điên. Nhưng đằng ấy không thấy thời trang là một tên 
đạo tặc dị dạng ghê gớm ư? 

LÍNH CANH (nổi riềng với nhau) - Tôi có biết tên Dị Dạng ấy (1) . Hắn là 
một tên kẻ trộm xấu xa trong vòng bảy năm nay. Hắn đi ngược 
về xuôi với cái bề ngoài của một nhà quý phái. Tôi còn nhớ tên 
hắn mà. 

BÔRAKIÔ - Đằng ấy có nghe thấy tiếng ai nóí không? 

CONREĐ - Không. Cái chong chóng trên mái nhà đấy. 

BÔRAKIÔ - Tớ hỏi đằng ấy có thấy thời trang là một tên đạo tặc dị 
dạng đến thế nào không? Nó làm điên đầu tất cả những kẻ máu 
mê từ 14 đến 35 tuổi, khiến họ lúc thì phục sức như những tên 
lính của vua Ai Cập trong bức tranh sơn dầu nhem nhuốc, khi 
thì như các giáo sĩ của thánh Bel trên ô kính màu cửa sổ nhà 
thờ, khi khác lại như những dũng sĩ Hecquyn đầu trọc lốc (2) 
trên tấm thảm hoen ố bị dán nhấm, dải nẹp khuy quần to như 
cái chùy. 


(1) Gã lính canh tưởng “dị dạng” là tên người. 

(2) Đây hẳn là chỉ bức tranh Herquyn se chỉ dưới chân nàng Omphal của F. 
Lơmoan. Theo thần thoại Hy Lạp, thời kỳ Hecquyn bị buộc làm nô lệ cho nữ chúa 
xứ Liđi là Omphal, nàng thường bắt Herquyn mặc y phục nữ ngồi se sợi dưới chân 
mình. Chi tiết đầu trọc là do Bôrakiô lẫn lộn Herquyn với Xamxơn (Xamxơn mất 
tóc là mất hết sức mạnhj. 



1082 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CONREĐ - Những cái đó, tớ thấy cả. Và tớ cũng thấy thời trang làm 
tốn áo quần hơn là con người. Nhưng phải chăng chính đằng ấy 
cũng cuồng lên vì thời trang đến nỗi đi lạc từ câu chuyện của 
đằng ấy chuyển sang nói về thời trang với tớ? 

BÔRAKIÔ - Cũng chả phải thế. Nói cho dằng ấy biết là đêm nay tớ 
đã tán Magơrit, thị nữ của Hirô, gọi cô ả bằng tên Hirô. Chị 
chàng tựa vào cửa sổ phòng ngủ của nữ chủ, thò người ra ngoài 
chúc tớ ngủ ngon có tới nghìn lần. Nhưng tớ kể lộn xộn mất rồi. 
Đáng lẽ trước hết tớ phải kể cho đằng ấy là hoàng tử và 
Claodiô, được ông chủ tớ là Đôn Jon thuyết phục, sắp đặt và bố 
trí, dã cùng đến vườn cây với ông ta, từ xa chứng kiến cuộc gặp 
gỡ đó như thế nào. 

CONREĐ - Và họ tưởng Magơrit là Hirô? 

BÔRAKIÔ - Hai người trong bọn họ tưởng thế: Hoàng tử và Claođiô. 
Còn cái tên ác quỷ chủ tớ thì thừa biết đó là Magơrit. Và phần 
vì những lời thề độc của Đôn Jon đã khiến họ tin, phần vì dêm 
tối đánh lừa họ, nhưng chủ yếu là do thủ đoạn của tớ dã xác 
nhận mọi lời vu không của Đôn Jon, Claodiồ tức điên lên bỏ đi 
thề rằng sẽ gặp nàng như đã hẹn ở nhà thờ vào ngày mai, và 
tại đó, trước đông dủ mọi người dến dự, sẽ làm nhục nàng với 
câu chuyện hắn dã chứng kiến đêm nay, duổi nàng quay trở về 
nhà một mình, không chồng con, cưới xin gì nữa. 

LÍNH CANH I - Nhân danh hoàng tử, chúng ta hạ lệnh cho các ngươi 
đứng im! 

LÍNH CANH II - Hãy đến nhà ông đội sếp. Chúng ta đã bắt được vụ 
phản trác táng (1) nhất chưa từng thấy trong liên bang. 

LÍNH CANH I - Và tên Dị Dạng cũng ở trong bọn chúng. Tôi biết 
hắn, hắn có một món tóc loăn xoăn mà. 

CONREĐ - Các thầy, các thầy! 

LÍNH CANH II - Nói cho mà biết, sẽ có cách làm cho các ngươi phải 
cung khai ra tên Dị Dạng! 

'CONREĐ - Các thầy.... 

LÍNH CANH I - Không được nói. Ta dã kết tội các ngươi, vậy các 
ngươi hãy tuân lệnh di theo chúng ta. 


(1) Nguyên văn: ỉechery Cđồi trụy, trác táng). Gã này định nói treachery (phản trắc, 
lừa lọc! nhưng chữ tác đánh chữ tộ, dùng sai từ như vậy. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1083 


BÔRAKIÔ - Có vẻ như chúng ta là một món hàng tốt bị áp tải giữa 
những ngọn kích của bọn này. 

CONREĐ - Một món hàng bị tình nghi (1) , tớ cam đoan với cậu thế. 
Nào, chúng tôi xin tuân lệnh các thầy. 

Cùng vào 


CẢNH IV 

Một căn phòng trong nhà Lêônatô 


Hirô, Magơrit và Ơxuỉơ ra 

HIRÔ - Ơxulơ, em hãy đến đánh thức cô em họ Biơtrix của ta và mời 
cô dậy. 

ƠXULƠ - Vâng, thưa tiểu thư. 

HIRÔ - Và nói cô ấy tới đây nhé. 

ƠXULƠ - Dạ. 

Vào 

MAGƠRIT - Thật ra, em thấy cái cổ áo xếp nếp kia của tiểu thư đẹp 
hơn. 

HIRÔ - Không, Mêg (2) ạ, ta sẽ choàng cái này thôi. 

MAGƠRIT - Em nói thật dấy, không đẹp đâu. Em cuộc là cô em họ 
tiểu thư cũng sẽ bảo thế. 

HIRỒ - Cô em họ ta và cả ngươi nữa đều ngốc cả. Ta sẽ không 
choàng cái gì khác ngoài cái này. 

MAGƠRIT - Em rất thích cái kiểu đầu mới này, nếu tóc hơi nâu hơn 
một chút (3) . Và cái áo dài của tiểu thư là một mốt rất hiếm, thật 


(1) Nguyên văn: A commodity ỉn question. Theo xtivơnz (SteevensA phải hiểu là a 
commodity subject to judicỉal trial or examination (một món hàng cần đem xét XỬA 

(2) Tên gọi thân mật của Magơrit. 

(3) Thời ấy phụ nữ Anh có mốt đeo thêm tóc giả ngoài tóc thật của mình. 



1084 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


đấy. Em đã thấy chiếc áo của nữ công tước Milan mà người ta 
khen nức nở. 

HIRÔ - Ồ, thấy họ bảo là tuyệt lắm mà. 

MAGƠRIT - Nói thật ra, so với áo của tiểu thơ thì đó chỉ là một chiếc 
áo ngủ. Bằng dạ vàng óng, với những chỗ xẻ, ren bạc tay áo 
dưới, ống tay thụng và quanh váy đều đính ngọc trai, dưới lót 
một lượt kim tuyến phơn phớt xanh. Nhưng xét về mặt trang 
nhã, độc đáo, duyên dáng và phẩm chất, thì áo của tiểu thư giá 
trị gấp mười thế. 

HIRÔ - Lạy Chúa ban cho ta niềm vui để mặc nó! Bởi vì tim ta sao 
mà nặng trĩu! (1) 

MAGƠRIT - ít nữa, nó còn nặng trĩu hơn thế vì trọng lượng của một 
người đàn ông. 

HIRÔ - Đồ chết tiệt! Mi không biết xấu hổ à? 

MAGƠRIT - Việc gì mà xấu hổ, tiểu thư? Xấu hổ vì nói điều danh 
giá ư? Chẳng lẽ hôn nhân, ngay cả với một kẻ hành khất, 
không phải là danh giá ư? Chả phải là lang quân của tiểu thư, 
khi chưa cưới, cũng vẫn danh giá hay sao? Em chắc rằng tiểu 
thư muốn em nói: “một người chồng” cho đỡ sống sượng. Lởi 
nói thẳng không sợ ý xấu bẻ queo, em chẳng xúc phạm ai cả. 
Có gì tệ hại trong câu “càng nặng trĩu thêm vì một người 
chồng”? Theo em, chẳng có gì xấu cả, và đó lại là người chồng 
chính đáng, người vợ chính đáng. Nếu không thì nhẹ tênh, có 
gì mà nặng. Xin cứ hỏi tiểu thư Biơtrix mà xem, cô ấy đang 
đến kia kìa. 

Biơtrix ra 

HIRÔ - Chào em. 

BIƠTRIX - Chào chị Hirô thân yêu. 

HIRỒ - 0 hay! Sao em nói giọng thiểu não thế? 

BIƠTRIX - Em thấy hình như mình không có giọng nào khác nữa. 

MAGƠRIT - Ta bắt giọng ca điệu “Tình yêu nhẹ lâng lâng” nào; nó 
không có điệp khúc rườm rà nặng nề (2) . Cô hát nhé, tôi sẽ nhảy. 


(1) Một dự cảm về tai họa sắp xẩy tới. 

<2) Burden vừa có ý nghĩa là điệp khúc vừa có nghĩa là gánh nặng (Tên bài ca là 
“Tình yêu nhẹ lâng lâng” tất phải không có gánh nặng). 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1085 


BIƠTRIX - Ngươi dận gót chân cho tình yêu nhẹ nhàng bay bổng. 

Vậy sau này nếu được anh chồng có kha khá chuồng ngựa, ngươi 

hãy lo đẻ cho hắn ta khỏi thiếu ngựa con nhé (1) . 

MAGƠRIT - Ôi, cách hiểu mới bất chính làm sao! Tôi thì gí cách diễn 
giải ấy xuống gót chân. 

BIƠTRIX - Gần năm giờ rồi, chị ạ. Đã đến lúc chị phải sẵn sàng rồi 
đấy. Quả là em ốm quá. Ôi, ôi! 

MAGƠRIT - Cô ốm đau sầu não vì cái gì? Vì con chim, con chồn hay 
vì một đức ông chồng? 

BIƠTRIX - Vì cái phụ âm mở đầu cả mấy tiếng ấy: Chờ {2) . 

MAGƠRIT - Thế đấy, nếu không đúng là cô đã hoàn toàn thay đổi 
lập trường (3) , thì người đi biển thôi đừng có dựa vào ánh sao mà 
định hướng nữa. 

BIƠTRIX - Ngươi định nói gì, đồ điên? 

MAGƠRIT - Tôi chả định nói gì cả, chỉ cầu Chúa thỏa mãn mong 
muốn của trái tim mọi người thôi. 

HIRÔ - Bá tước gửi cho chị đôi găng tay này đây. Sực nức mùi nước 
hoa hảo hạng. 

BIƠTRIX - Em bị ngạt mũi, chị ạ, chẳng ngửi thấy gì cả. 

MAGƠRIT - Con gái hơ hớ mà ngạt mũi! Đúng là cô bị cảm hàn rồi. 

BIƠTRIX - Ôi, lạy Chúa cứu giúp tôi! Lạy Chúa cứu giúp tôi với! 
Ngươi bắt đầu học khôn từ bao giờ dấy? 


^ ... Then if your husband, have stables enough you’11 see he shall lack no barns. 
Biơtrix chơi chữ stable là chuồng ngựa, barn là kho thóc, nhưng đồng thời cũng là 
chuồng ngựa; ngoài ra, barn còn gần đồng âm với bairn là trẻ con. 

(2) Hawk (diều hâu), horse (ngựa) và husband (chồng) đều bắt đầu bằng phụ âm 
H. H trong tiếng Anh đọc hơi na ná, tuy không hẳn là đồng âm, với ache 
(đau). Chúng tôi dựa lây ý, chuyển sang những từ Việt mở đầu bằng phụ ám 
Ch (chờ). 

(3) An you be not turned Turk: Nếu không phải cô biến thành người Thổ Nhĩ Kỳ. 
Theo lối nói kiểu cách hồi bấy giờ, trở thành một người Thổ Nhĩ Kỳ có nghĩa là 
thay dổi tính cách, chính kiến, tín ngưỡng... tóm lại là thay đổi hoàn toàn. Câu 
này ý nói: những dấu hiệu chuyển biến tâm trạng ở Biơtrix (từ chỗ kiên quyết 
không màng tới chuyện lấy chồng đến chỗ yêu Biniđich) là rành rành không thể 
lầm lẫn được: người ta có thể căn cứ vào đó mà đoán chắc tâm tư nàng, như người 
đi biển trong đêm nhìn sao dể định hướng vậy. 



1086 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MAGƠRIT - Từ khi cô từ bỏ cái khôn. Dễ thường trí khôn không hợp 
với tôi lắm sao? 

BIƠTRIX - Chẳng thấy rõ đâu, đáng lẽ ngươi phải cài nó lên trên mũ 
mới đúng. Quả tình, ta ốm thật đấy. 

MAGƠRIT - Cô hãy kiếm ít cỏ Carđuút Biniđíctut (1) đắp lên ngực: đó 
là phương thuốc duy nhất chữa buồn nôn. 

HIRÔ - Ngươi nói thế là lấy cỏ gai chích cô ấy đấy. 

BIƠTRIX - Biniđíctut! Sao lại Biniđíctut? Ngươi hàm ý gì trong chữ 
Biniđíctut này? 

MAGƠRIT - Hàm ý! Không, nói thật tình, tôi không có hàm ý gì cả. 
Tôi muốn nói đến các loại cỏ gai thần dược có thế thôi. Cũng có 
thể, ngẫu nhiên, cô cho là tôi nghĩ cô đang yêu ai. Không, lạy 
Đức mẹ, tôi đâu có ngu mà đi tin những điều tôi muốn. Tôi cũng 
chả muôn tin những gì tôi có thể tin. Quả vậy, dù có muôn tin 
đến kiệt cùng sức tin của tâm hồn, tôi cũng không thể tin rằng 
cô đang yêu, hoặc cô sẽ yêu, hoặc cô có thể yêu. Tuy nhiên, cậu 
Biniđich cũng đã thay đổi biết bao và bây giờ cậu ấy đã trở 
thành một con người khác. Trước kia, cậu ấy thề sẽ không bao 
giờ lấy vợ. Thế mà bây giờ, bất chấp lòng mình, cậu ấy đã bén 
mùi rồi (2) . Còn cô rồi đây sẽ thay đổi như thế nào, tôi không 
biết, nhưng tôi xem ra cô đã bắt đầu nhìn bằng cặp mắt của 
mình như những phụ nữ khác. 

BIƠTRIX - Cái lưỡi ngươi phóng theo nhịp gì vậy? 

MAGƠRIT - Nhịp phi nước đại chính cống đấy. 

Ơxulơ trở ra 

ƠXULƠ - Thưa tiểu thư, ta đi thôi: hoàng tử, bá tước, công tử 
Biniđich, Đôn Jon cùng tất cả các bậc phong lưu mã thượng 
trong tỉnh đang đến tìm tiểu thư để ra nhà thờ. 

HIRÔ - Hãy giúp ta mặc quần áo, em thân yêu, Mêg thân mến, 
Ơxulơ thân mến. 

Cùng vào 


(lì Tên một loại cỏ gai được coi là thuốc trị bách bệnh. 

(2) ... he eats his meat luithout grudging (cậu ấy ăn món thịt của mình không chút 
miễn cưỡng). Theo Mơlâun, phải hiểu là: mặc dầu Biniđich quyết tâm không lấy 
vợ, anh ta vẫn sông băng tình yêu và ưa thích món ăn của nó. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1087 


CẢNH V 

Một phòng khác trong nhà Lêônatô 


Lêônatô cùng Đôgberi và Vơj ra 

LÊÔNATÔ - Thầy muốn gì ta, lân hữu trung thực? 

ĐÔGBERI - À, dám thưa đại nhân, tôi muốn giãi bày một chuyện có 
lăng quăng a) gần gũi đến ngài. 

LÊÔNATÔ - Ta đề nghị các thầy hãy nói ngắn gọn. Bởi vì, các thầy 
thấy đấy, ta đang rất bận. 

ĐỒGBERI - Vâng, đúng vậy, thưa đại nhân. 

LÊÔNATÔ - Chuyện gì thế, các bạn. 

ĐÔGBERI - Dám thưa đại nhân, ông bạn Vơj đôn hậu nói hơi lạc đề 
một chút: bác ta già rồi mà, thưa đại nhân, và lạy Chúa, trí 
khôn của bác ta không cùn lắm như tôi mong muôn, nhưng quả 
thật bác ta trung thực như nếp da giữa cặp lông mày vậy í2) . 

VƠJ - Vâng, đội ơn Chúa, tôi trung thực như bất kỳ người nào đang 
sống, có nghĩa là một ông già và không trung thực hơn gì tôi. 

ĐÔGBERI - Ví von là mùi mẽ quái gì (3) : palabras (4) , bạn láng giềng 
Vơj ạ. 

LÊÔNATÔ - Lân hữu, các thầy thật dông dài. 

ĐÔGBERI - Đại nhân nói thế chứ, chúng tôi chỉ là những sĩ quan 
hèn mọn của ngài công tưóc. Nhưng nói thật tình, riêng về 
phần tôi, nếu tôi được dông dài như một ông vua, thì tôi có thể 
thành tâm dâng tất cả sự dông dài ấy cho đại nhân (5) . 


(V Đôgberi định nói concerns (liên quanj thì lại đánh ra decerns (phân biệt). Như 
bạn đọc thấy, những điều hai lão này nói toàn là những chuyện lẩm cẩm, chữ tác 
đánh chữ tộ, không ăn nhập vào đâu. 

(2) Thành ngữ này, theo Hăngri Fluyser (Henri Fluchere,), bắt nguồn từ tập quán 
lấy sắt nung đỏ đóng dấu vào trán một số tội phạm. 

a) Đôgberi định nói odious (ghê tởm,) nhưng lại nhớ chệch sang chữ odorous (thơmj. 
(A) Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là diễn từ. Dốt hay nói chữ, Đôgberi lại hiểu ra là 
ngắn gọn. 

(5) Đôgberi tưởng dông dài (tedious,) nghĩa là giàu sang. 



1088 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LÊÔNATÔ - Trút tất cả sự dông dài của thầy lên đầu ta, hả? 

ĐỒGBERI - Dạ, nếu có gấp ngàn lần thế này. Bởi vì tôi nghe thấy họ 
tán thưởng đại nhân hơn bất kỳ ai trong thành phố này và tuy 
tôi đây chỉ là một kẻ nghèo hèn, tôi cũng sung sướng được nghe 
thấy thế. 

VƠJ - Và tôi cũng vậy. 

LÊÔNATÔ - Ta muốn biết các thầy định nói chuyện gì. 

VƠJ - À, thưa đại nhân, đám tuần phòng của chúng tôi đêm nay, 
vào lúc đại nhân không có mặt, đã bắt được hai tên đại bợm 
chưa từng thấy ở Mexina. 

ĐÔGBERI - Thưa đại nhân, bác ta già rồi, chỉ bép xép. Như người ta 
thường nói: “tuổi già đến, trí khôn cắp nón ra đi” (1) . Lạy Chúa 
cứu giúp chúng tôi! Thật là cả một sự! Một câu chí lí, quả vậy, 
bạn láng giềng Vơj ạ. Phải, Chúa là một người tốt. Hai người 
cưỡi chung một con ngựa thì phải có một người sau (2) . Thật vậy, 
thưa đại nhân, một tâm hồn trung thực. Tôi xin cam đoan bác 
ta là thế như bất cứ ai sống bằng cơm gạo. Nhưng Chúa cần 
phải được thờ phụng: mọi người không phải ai cũng như ai. 
Than ôi, bạn láng giềng tốt bụng! 

LÊÔNATÔ - Thật vậy, lân hữu ạ, bác ta còn kém thầy nhiều. 

ĐÔGBERI - Đó là lộc của Chúa ban. 

LÊÔNATÔ - Ta phải tạm biệt các thầy đây. 

ĐÔGBERI - Xin thưa đại nhân một câu thôi: thật vậy, thưa đại nhân, 
đội tuần phòng của chúng tôi đã bắt được hai gã khỏa nghi (3> và 
chúng tôi muốn đem thẩm vấn chúng sáng nay trước mặt đại 
nhân. 

LÊÔNATÔ - Các thầy hãy tự tiến hành thẩm vấn rồi cho ta biết sau: 
bây giờ ta đang rất vội, như các thầy có thể thấy đấy. 

ĐÔGBERI - Rồi sự tứ túc {A) thôi. 


a) When the age is in, the with is out. Chính ra, câu tục ngữ này là: When the ate 
is in, the wit is out (rượu vào trí khôn ra đi). 

<2) Ý muốn bảo Vơj phải nhường lời cho mình. 

(3) Đôgberi nói chệch chữ suspicious (khả nghị) thành aspicious (không có trong 
tiếng Anh). 

(4> Đôgberi định nói sufficiency (đầy đủi lại đánh ra suffigance. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1087 


CẢNH V 

Một phòng khác trong nhà Lêônatô 


Lêônatô cùng Đôgberi và Vơj ra 

LÊÔNATÔ - Thầy muốn gì ta, lân hữu trung thực? 

ĐÔGBERI - À, dám thưa đại nhân, tôi muốn giãi bày một chuyện có 
lãng quãng a) gần gũi đến ngài. 

LÊÔNATÔ - Ta đề nghị các thầy hãy nói ngắn gọn. Bởi vì, các thầy 
thấy đấy, ta đang rất bận. 

ĐÔGBERI - Vâng, đúng vậy, thưa đại nhân. 

LÊÔNATÔ - Chuyện gì thế, các bạn. 

ĐÔGBERI - Dám thưa đại nhân, ông bạn Vơj đôn hậu nói hơi lạc đề 
một chút: bác ta già rồi mà, thưa đại nhân, và lạy Chúa, trí 
khôn của bác ta không cùn lắm như tôi mong muốn, nhưng quả 
thật bác ta trung thực như nếp da giữa cặp lông mày vậy (2) . 

VƠJ - Vâng, đội ơn Chúa, tôi trung thực như bất kỳ người nào đang 
sông, có nghĩa là một ông già và không trung thực hơn gì tôi. 

ĐÔGBERI - Ví von là mùi mẽ quái gì (3) : palabras (4) , bạn láng giềng 
Vơj ạ. 

LÊÔNATÔ - Lân hữu, các thầy thật dông dài. 

ĐÔGBERI - Đại nhân nói thế chứ, chúng tôi chỉ là những sĩ quan 
hèn mọn của ngài công tước. Nhưng nói thật tình, riêng về 
phần tôi, nếu tôi được dông dài như một ông vua, thì tôi có thể 
thành tâm dâng tất cả sự dông dài ấy cho đại nhân (5) . 


a) Đôgberi định nói concerns (liên quan) thì lại đánh ra decerns (phân biệt), Như 
bạn đọc thấy, những điều hai lão này nói toàn là những chuyện lẩm cẩm, chữ tác 
đánh chữ tộ, không ăn nhập vào đâu. 

(2) Thành ngữ này, theo Hăngri Fluyser (Henri Fluchere), bắt nguồn từ tập quán 
lấy sắt nung đỏ đóng dấu vào trán một số tội phạm. 

m Đôgberi định nói odious (ghê tởm) nhưng lại nhớ chệch sang chữ odorous (thơm). 
(A) Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là diễn từ. Dốt hay nói chữ, Đôgberi lại hiểu ra là 
ngấn gọn. 

(5) Đôgberi tưởng dông dài (tedious) nghĩa là giàu sang. 



1088 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LÊÔNATÔ - Trút tất cả Sự dông dài của thầy lên đầu ta, hả? 

ĐÔGBERI - Dạ, nếu có gấp ngàn lần thế này. Bởi vì tôi nghe thấy họ 
tán thưởng đại nhân hơn bất kỳ ai trong thành phố này và tuy 
tôi đây chỉ là một kẻ nghèo hèn, tôi cũng sung sướng được nghe 
thấy thế. 

VƠJ - Và tôi cũng vậy. 

LÊÔNATÔ - Ta muốn biết các thầy định nói chuyện gì. 

VƠJ - À, thưa đại nhân, đám tuần phòng của chúng tôi đêm nay, 
vào lúc đại nhân không có mặt, đã bắt được hai tên đại bợm 
chưa từng thấy ở Mexina. 

ĐÔGBERI - Thưa đại nhân, bác ta già rồi, chỉ bép xép. Như người ta 
thường nói: “tuổi già đến, trí khôn cắp nón ra đi” (1) . Lạy Chúa 
cứu giúp chúng tôi! Thật là cả một sự! Một câu chí lí, quả vậy, 
bạn láng giềng Vơj ạ. Phải, Chúa là một người tốt. Hai người 
cưỡi chung một con ngựa thì phải có một người sau (2) . Thật vậy, 
thưa đại nhân, một tâm hồn trung thực. Tôi xin cam đoan bác 
ta là thế như bất cứ ai sống bằng cơm gạo. Nhưng Chúa cần 
phải được thờ phụng: mọi người không phải ai cũng như ai. 
Than ôi, bạn láng giềng tốt bụng! 

LÊÔNATÔ - Thật vậy, lân hữu ạ, bác ta còn kém thầy nhiều. 

ĐÔGBERI - Đó là lộc của Chúa ban. 

LÊÔNATÔ - Ta phải tạm biệt các thầy đây. 

ĐÔGBERI - Xin thưa đại nhân một câu thôi: thật vậy, thưa đại nhân, 
đội tuần phòng của chúng tôi đã bắt được hai gã khỏa nghi (3) và 
chúng tôi muốn đem thẩm vấn chúng sáng nay trước mặt đại 
nhân. 

LÊÔNATÔ - Các thầy hãy tự tiến hành thẩm vấn rồi cho ta biết sau: 
bây giờ ta đang rất vội, như các thầy có thể thấy đấy. 

ĐÔGBERI - Rồi sự tứ túc (4) thôi. 


a) When the age is in, the with is out. Chính ra, câu tục ngữ này là: When the ate 
is in, the wit is out (rượu vào trí khôn ra đi). 

<2) Ý muôn bảo Vơj phải nhường lời cho mình. 

(3) Đôgberi nói chệch chữ suspỉcỉous (khả nghị) thành aspicious (không có trong 
tiếng Anh). 

(4) Đôgberi định nói suffỉciency (đầy đủj lại đánh ra suffigance. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1089 


LÊÔNATÔ - Hãy uống chút rượu vang trước khi ra về. Tạm biệt. 

Một liên lạc viên ra 

LIÊN LẠC - Bẩm quan lớn, mọi người đang chờ ngài đến trao cô dâu 
cho chú rể ạ!. 

LÊÔNATÔ - Ta sẽ bồi tiếp họ: ta xong rồi đây. 

Lêônatô và liên lạc vào 

ĐÔGBERI - Đi, bạn đồng liêu tốt bụng, đi thôi, bác đến chỗ Franxix 
Than Biển, bảo hắn mang bút mực vào nhà giam: bây giờ chúng 
ta phải thẩm vấn những tên đó. 

VƠJ - Và chúng ta phải làm cho khôn ngoan. 

ĐÔGBERI - Bác yên trí, chúng ta sẽ không tiếc trí khôn: ta sẽ dồn 
cho một vài tên đâm nguớ nguẩn (l) 2 cho mà xem. Có điều là bác 
phải kiếm người thư ký có học để ghi xuất biên {2} cho chúng ta 
và gặp tôi ở nhà giam. 

Cùng vào 


(1) Vẫn cái lối dốt hay nói chữ của Đôgberi: lão giở tiếng Latinh định nói non - 
compos mentis , nhưng lại nhớ lầm thành non - come. 

(2) Đáng lẽ là communication (thông tri, biên bảnj thì Đôgberi đánh ra là 
excommunication (lchai trừ, rút phép thông côngh 


69 - SECHXPIA 




HỒI BỐN 

CẢNH I 

Bên trong một nhà thờ 


Đôn Pêđrô, Đôn Jon, Lêônatô, mục sư Franxix, 

Claođiô, Biniđich, Hirô, Biơtrix, ư.v. ra 

LÊÔNATÔ - Nào, mục sư Franxix, xin cha làm ngắn gọn cho: chỉ cần 
thủ tục hôn lễ đơn thuần, còn những bổn phận riêng của đôi vợ 
chồng, cha sẽ kể sau. 

MỰC SƯ FRANXIX - Ngài đến đây làm lễ cưới cho tiểu thư này? 

CLAOĐIÔ - Không. 

LÊÔNATÔ - Để cưới nàng, thưa mục sư. Chính mục sư mới tới để làm 
lễ cưới. 

MỰC SƯ FRANXIX - Tiểu thư tới dây để cưới bá tước này? 

HIRÔ - Vâng. 

MỰC SƯ - Nếu một trong hai người, trong thâm tâm, còn vướng víu 
điều chi khiến cho không nên kết duyên với nhau, ta yều cầu vì 
sự cứu rỗi linh hồn các người, hãy nói ra. 

CLAOĐIÔ - Nàng có thấy vướng víu điều gì không, Hirô? 

HIRÔ - Thưa không. 

MỰC SƯ - Bá tước có thấy điều chi không? 

LÊÔNATÔ - Tôi dám mạo muội trả lời thay chàng. Không có gì hết. 

CLAOĐIÔ - Ôi! Những điều mà con người ta dám cả gan làm, những 
điều con người ta có thể làm, những điều con người ta làm hàng 
ngày mà không biết mình làm gì! 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1091 


BINIĐICH - Sao thế, lại thốt ra những thán từ à? Tại sao không 
dùng những tiếng cười vui như ha ha! hí hí! 

CLAOĐIÔ - Khoan đã, mục sư. (Với Lêônatô) - Xin phép cha, với tâm 
hồn cởi mở tự do, không bó buộc, cha có bằng lòng cho con cô 
gái này, con gái của cha, không? 

LÊÔNATÔ - Cởi mở như Thượng đế đã ban nó cho ta, con ạ. 

CLAOĐIÔ - Và con phải tặng lại cha cái gì có giá trị cân xứng với 
món quà giàu có và quý báu này? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Không có gì như thế cả, trừ phi ngươi đem nàng trả lại. 

CLAOĐIÔ - Hoàng tử thân mến, Điện hạ dạy cho tôi cách cảm tạ cao 
cả. Thì đây, ngài Lêônatô, xin hãy thu hồi nàng về: đừng có lấy 
trái cam thối này đem cho bạn bè. Cô ấy chỉ có dấu hiệu và vẻ 
bề ngoài của danh dự thôi. Trông kìa! Cô ta đang đỏ bừng mặt 
hệt như một trinh nữ! ôi, tội lỗi xảo quyệt có thể ngụy trang 
bằng việc phô bày vẻ chân thật một cách đáng tin cậy biết bao! 
Cặp má đỏ bừng do máu dồn lên kia há chẳng phải là dấu hiệu 
e thẹn chứng minh cho đức hạnh giản dị hay sao? Tất cả các vị 
trông thấy cô ta đây, chẳng lẽ lại không muôn cam đoan rằng 
nàng là một trinh nữ, bằng vào những biểu hiện bề ngoài kia? 
Nhưng cô ta hoàn toàn không phải thế: cô ta đã biết hơi ấm của 
một tấm giường nệm dâm đãng. Cô ta đỏ mặt vì biết mình 
phạm tội chứ không phải vì e lệ. 

LÊÔNATÔ - Các hạ, ngài định nói gì vậy? 

CLAOĐIÔ - Không cưới xin gì cả, không se kết linh hồn ta với một ả 
lẳng lơ rành rành. 

LpÔNATÔ - Các hạ thân mến, nếu như để tự mình thử thách, ngài 
đã khuất phục được tuổi trẻ của tiện nữ khiến nó không cưỡng 
lại và đánh bại sự tiết trinh của nó... 

CLAOĐIÔ - Tôi biết ngài muốn nói gì rồi: nếu tôi đã quen hơi bén 
tiếng nàng, ngài sẽ bảo đó là nàng ôm ấp tôi như một người 
chồng và thế là giảm được tội lỗi đã tiên liệu. Không, ngài 
Lêônatô ạ, tôi chưa bao giờ dụ dỗ nàng bằng lời lẽ quá bờm 
xơm, mà chỉ bẽn lẽn bày tỏ lòng chân thành và tình yêu chính 
đính, như một người anh trai đối với em gái. 

HIRÔ - Còn em, đã bao giờ em cư xử khác thế đối với chàng? 

CLAOĐIÔ - Thôi đi! Đừng giả vờ nữa! Ta sẽ vạch trần sự giả dối đó: 



1092 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CÔ giả cách với tôi làm như mình là nữ thần Điana (1) trong trái 
cầu, trong trắng như nụ hoa chưa nở. Nhưng máu đam mê của 
cô còn vô độ hơn cả thần Vệ nữ hoặc bầy thú ăn no rửng mỡ 
cuồng lên trong cơn dục tình man rợ. 

HIRÔ - Quân tử của em phải chăng trong người khó ở nên nặng lời 
như vậy? 

LÊÔNATÔ - Hoàng tử kính mến, sao Điện hạ không nói gì? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Tôi biết nói gì đây? Tôi thấy nhục nhã vì đã lo liệu se 
kết người bạn thân yêu của tôi với một gái làng chơi. 

LÊÔNATÔ - Phải chăng những điều này đang được nói ra trong thực 
tại hay đây chỉ là một giấc mơ? 

ĐÔN JON - Thưa ngài, ngài đang nghe những lời ấy trong thực tại 
và đó là sự thật. 

BINIĐICH - Thế này chẳng ra một đám cưới chút nào. 

HIRỒ - Thật vậy! Ôi, lạy Chúa! 

CLAOĐIÔ - Ngài Lêônatô, có phải là tôi dứng đây không? Đây có 
phải là hoàng tử không nào? Đây có phải em trai hoàng tử 
không? Gương mặt này có phải là gương mặt Hirô không? Và 
cặp mắt ngài có phải đích thị của ngài không? 

LÊÔNATÔ - Mọi cái đó đều đúng là thế thật. Nhưng thế là thế nào, 
các hạ? 

CLAOĐIÔ - Hãy cho phép tôi hỏi con gái ngài một câu thôi. Và hãy 
lấy quyền lực và lòng Ưu ái của kẻ làm cha, ra lệnh cho cô ta 
trả lời cho thành thật. 

LÊÔNATÔ - Ta ra lệnh cho ngươi như thế, vì ngươi là con ta. 

HIRÔ - Ôi, lạy Chúa che chở cho con! Tôi bị vây hãm dữ dội biết 
bao! Đây là cái kiểu thẩm vấn gì vậy chàng? 

CLAOĐIÔ - Để khiến cô trả lời thành thật xứng với tên cô. 

HIRÔ - Chẳng phải tên em là Hirô hay sao? Ai có thể làm hoen ố 
cái tên đó bằng một lời chê trách xác đáng? 

CLAOĐIÔ - À, chính Hirô có thể làm việc dó, bản thân Hirô có thể 
xóa sạch đức hạnh của Hirô. Người đàn ông nào đã đứng ngoài 
cửa sổ nói chuyện với cô dêm qua vào khoảng giữa mười hai 


(V Nữ thần của mặt trăng và sự trinh bạch, thường được thể hiện trong một trái cầu. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1093 


giờ và một giờ? Nào, nếu cô là một trinh nữ thì hãy trả lời 
điều đó xem. 

HIRÔ - Em không hề nói chuyện với người đàn ông nào vào cái giờ 
đó, thưa chàng. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Chà, vậy thì cô không còn biết ngượng nữa. Ngài 
Lêônatô, tôi lấy làm ân hận phải nói để ngài nghe: tôi xin lấy 
danh dự mà thề rằng bản thân tôi, em trai tôi và bá tước đau 
khổ này vào cái giờ đó đã trông thấy cô ta, nghe thấy cô ta nói 
chuyện ở cửa sổ phòng ngủ của mình với một tên lưu manh côn 
đồ. Thật vậy, như một thằng đểu cáng phóng đãng, tên này đã 
thú nhận những cuộc gặp gỡ điếm nhục mà anh, ả đã lén lút 
hẹn nhau hàng nghìn lần. 

ĐÔN JON - Nhục nhã thay! Những chuyện đó không đáng được kể 
ra, thưa huynh trưởng Điện hạ, không đáng được nhắc tới. 
Ngôn ngữ không đủ trong trắng để nói ra những điều ấy mà 
không chối tai. Cho nên, tiểu thư xinh đẹp ạ, ta ái ngại cho 
hành vi lầm lỗi của cô. 

CLAOĐIÔ - Ôi Hirô! Nếu như một nửa phần duyên sắc bề ngoài của 
em được chuyển vào tư tưởng và tâm hồn, thì em sẽ là một bậc 
anh thư íl) tuyệt vời biết mấy! Nhưng thôi vĩnh biệt, con người ô 
trọc nhất mà đẹp nhất, vĩnh biệt! Em là sự vô luân trong trắng 
và sự trong trắng vô luân. Vì em, ta sẽ khóa chặt mọi cửa ngõ 
của tình yêu và hoài nghi sẽ lởn vởn trên mí mắt ta để biến 
mọi sắc đẹp thành những ý nghĩ về tai họa và đối với ta, sắc 
đẹp sẽ chẳng bao giờ còn là đáng yêu nữa. 

LÊÔNATÔ - Có ai đâm cho ta một nhát dao nào? 

Hirô ngất đi 

BIƠTRIX - Ôi, sao thế này, chị ơi! Vì sao chị quỵ xuống thế? 

ĐÔN JON - Nào, ta đi thôi. Những chuyện ấy được phơi bày ra ánh 
sáng làm cô ta bất tỉnh. 

Đôn Pêđrô, Đôn Jon và Cỉaođiô vào 

BINIĐICH - Tiểu thư làm sao vậy? 

BIƠTRIX - Khéo chết mất! Cứu với, bác ơi! Chị Hirô, chị Hirô! Bác 
ơi! Bác ơi! Công tử Biniđich! Cha mục sư! 


(V 


Hirô (Heroj nghĩa là anh hùng, anh thư. 



1094 


WILLIAM SHAKESPEARE 


LÊÔNATÔ - Hỡi định mệnh, đừng vội rụt bàn tay nặng nề của ngươi 
lại: Cái chết là tấm màn tốt nhất ta có thể ao ước để che phủ 
nỗi nhục của nó. 

BIƠTRIX - Sao vậy, chị Hirô! 

MỤC SƯ (với Biơtrix) - Tiểu thư hãy bình tâm. 

LÊÔNATÔ (với Hirô) - Ngươi lại mở mắt ra đấy ư? 

MỤC SƯ - Phải. Tại sao lại không? 

LÊÔNATÔ - Tại sao ư? Chao, chẳng phải là tất thảy mọi thứ trên 
thế gian này đều sỉ nhục nó đó sao? Liệu nó có thể chối cãi 
câu chuyện đã in rành rành trong máu nó không? Đừng sông 
nữa, Hirô! Đừng mở mắt ra nữa. Bởi vì nếu ta thấy ngươi 
không chết cho mau, nếu ta thấy sinh khí ngươi mạnh hơn nỗi 
nhục, thl chính ta, hậu tập cho ăn năn hối lỗi, sẽ tự tay hạ sát 
ngươi. Ôi, trước kia ta đã phiền muộn vì chỉ được một mụn 
con! Tja,đã chẳng trách trời trách đất quá khắt khe đó sao? Ôi, 
một mình ngươi cũng đã là thừa! Tại sao ta lại có con làm gì 
nhỉ! Tại sao, trước mắt ta, ngươi lại đáng yêu đến thế? Tại sao 
ta lại không ra tay từ thiện nhặt lấy một đứa bé, con nhà 
hành khất, trước ngõ ta, đem về nuôi, để đến bây giờ, bị ô uế, 
vấy bùn như thế này, ta có thể nói: “Nó không có một gỉọt 
máu nào của tôi, nỗi điếm nhục đó gốc gác ở những bao tử xa 
lạ”? Song le, nó lại là hòn máu của tôi, nó thuộc về tôi, tôi 
dấu, tôi yêu, nó thuộc về tôi, tôi ngợi, tôi khen, nó thuộc về 
tôi, tôi tự hào hãnh diện, nó thuộc về tôi, toàn vẹn đến nỗi 
bản thân tôi không còn thuộc về tôi nữa, mà chỉ còn biết tôn 
sùng nó. Chao, nó... nó đã ngã vào một giếng mực, đến nỗi 
biển cả cũng không đủ nước để gột sạch, không đủ muối để tẩy 
uế da thịt bị nhớp nhơ của nó. 

BINIĐICH - Đại nhân, đại nhân, xin hãy bình tĩnh, về phần tôi, tôi 
sửng sốt quá, không còn biết nói gì nữa. 

BIỢTRIX - Ôi! Tôi cam đoan trên linh hồn tôi là chị tôi bị vu không! 

BINIĐICH - Tiểu thư, đêm qua tiểu thư có ngủ với Hirô không? 

BIƠTRIX - Không, thật tình là không: mặc dầu suốt một năm nay, 
tôi đều ngủ chung với chị, trừ đêm qua. 

LÊÔNATÔ - Bằng chứng, bằng chứng xác thực! Chao, điều đó càng 
củng cô" thêm sự việc vốn đã vững như thành đồng lũy thép. 
Chẳng lẽ hai vị hoàng thân lại bịa đặt? Và chẳng lẽ Claođiô, 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1095 


Vốn yêu nó đến nỗi nói tới sự nhơ nhuốc của nó mà giàn giụa 
nước mắt, lại bịa đặt? Thôi tránh xa nó ra! Để mặc nó chết 
cho rồi! 

MỤC Sư - Ngài hãy nghe tôi một chút. Bởi vi suốt từ nãy đến giờ, 
tôi chỉ im lặng, mặc cho sự việc diễn biến, mà quan sát tiểu 
thư: tôi đã nhận thấy mặt tiểu thư ửng đỏ hàng ngàn lần và rồi 
hàng ngàn vẻ tủi hổ ngây thơ, với màu trinh trắng thiên thần, 
lại cuốn đi những sắc đỏ ngượng ngùng đó. Và trong mắt tiểu 
thư, xuất hiện một ánh lửa thiêu tan những lầm lẫn mà các vị 
hoàng thân kia đem ra kết tội sự ngay thẳng trinh bạch của 
tiểu thư. Hãy gọi tôi là thằng điên, dừng có tin ở sự lý giải và 
nhận xét của tôi, được dóng cái triện của sự từng trải làm đảm 
bảo cho hiểu biết của tôi về cuộc đời, đừng có tin ở tuổi tác của 
tôi, vẻ đạo mạo, chức nghiệp hay phẩm cách tôn nghiêm của tôi 
nữa, nếu như tiểu thư dịu hiền đang nằm lịm đây, không phải 
là nạn nhân vô tội của một lầm lẫn oan nghiệt. 

LÊÔNATÔ - Mục sư ạ, không thể là thế được. Cha thấy đó, tất cả 
chút liêm sỉ còn sót lại ở nó chỉ là không cộng thêm một tội 
khai man nữa vào cái kiếp bị rủa nguyền của nó: nó không chối 
cãi gì cả. Vậy tại sao cha còn tìm cách biện bạch bao che cho 
cái điều đã lộ nguyên hĩnh sờ sờ ra đó? 

MỰC SƯ - Thưa tiểu thư, người ta kết tội tiểu thư nói chuyện với gã 
đàn ông nào? 

HIRÔ - Điều đó, chỉ những người kết tội con mới biết, còn con chẳng 
hay chi cả. Nếu con mà biết về bất kỳ người đàn ông dang sống 
nào nhiều hơn sự e lệ thục nữ cho phép, xin Thượng đế hãy 
trừng phạt không thương sót mọi tội lỗi của con. (Với Lêônatô) - 
Ôi, thưa cha! Nếu cha có bằng chứng là một người đàn ông nào 
đó đã nói chuyện với con vào những ngày giờ bất tiện hoặc đêm 
qua con đã trao đổi lời lẽ với ai, thì xin cha hãy từ con, hãy căm 
ghét con, hành hình con đến chết. 

MỤC SƯ - Các vị vương hầu kia hẳn đã mắc phải một lầm lẫn kỳ lạ 
nào đó. 

BINIĐICH - Hai người trong số đó là hiện thân của danh dự. Và nếu 
trong việc này, trí khôn của họ bị đánh lạc hướng, thì hẳn đó là 
công việc của gã Đôn Jon năm cha ba mẹ chuyên vắt óc nặn ra 
những thủ đoạn đểu cảng. 



1096 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LÊÔNATÔ - Ta không biết. Nếu điều họ nói về con gái ta là sự thật, 
thì chính đôi bàn tay này sẽ xé xác nó ra. Nếu họ xúc phạm 
đến danh dự của nó, ta sẽ cho kẻ kiêu dũng nhất trong bọn họ 
biết tay. Thời gian chưa làm khô bầu nóng của ta, tuổi tác chưa 
ăn mòn sự minh mẫn của ta, số mệnh chưa làm ta khánh kiệt 
gia sản và cuộc đời bất hạnh cũng chưa làm ta mất nhiều bạn 
bè lắm, nên chi, nếu vỡ lẽ ra như vậy, ta sẽ có đủ sức mạnh của 
cánh tay, sự khôn ngoan về trí tuệ, của cải và thân hữu chọn 
lọc để trả miếng họ đích đáng. 

MỰC SƯ - Ngài hãy ngừng lại giây lát và cho phép tôi làm cô" vấn 
cho ngài trong trường hợp này. Khi các vị hoàng thân bỏ đi, họ 
tưởng tiểu thư đây đã chết. Hãy bí mật giấu tiểu thư biệt tích 
một thời gian và phao tin là tiểu thư đã chết thật. Hãy phát 
tang rầm rộ, trương mộ chí ở khu lăng tẩm gia đình, và tiến 
hành mọi lễ thức theo đúng thủ tục an táng. 

LÊÔNATÔ - Làm thế rồi sẽ ra sao? Và có tác dụng gì? 

MỰC SƯ - À, việc đó tiến hành tcít sẽ biến sự vu cáo tiểu thư 
thành ản năn hối hận. Chừng ây cũng đã tốt rồi. Nhưng, 
trên cái tiến trình kỳ lạ này, tôi chỉ mơ ước có thế, mà hy 
vọng sự hoài thai này sẽ đẻ ra kết quả lớn hơn. Việc tiểu thư 
chết tại chỗ ngay khi bị kết tội - ta phải gây dư luận như thế 
- ai nghe thây cũng sẽ phải sầu than, thương xót và khoan 
dung. Bởi vì lẽ đời là thế, những cái ta có thường không được 
trân trọng đúng với giá trị của nó khi còn trong tay, nhưng 
kịp đến khi vắng thiếu và mất đi, thì chao! ta mđi thấy nó 
quý giá, mới thây cái hay cái đẹp tàng ẩn lúc nó còn là của 
ta. Sự tình sẽ là như vậy đối với Claođiô. Khi chàng nghe nói 
tiểu thư chết vì những lời nói của mình, ý nghĩ về tiểu thư 
lúc sinh thời sẽ êm ái len vào trí tưởng tượng của chàng và 
mọi chi tiết yêu kiều của đời sống tiểu thư sẽ hiện lên với 
hào quang lộng lẫy, quý báu hơn, tinh tế xúc động hơn và 
giàu sinh sắc hơn trước mặt chàng, trong vọng tuyến của tâm 
hồn chàng, so vđi khi tiểu thư còn sông thật. Và rồi chàng sẽ 
khóc thương - nếu quả thật tình yêu ngự trong tim chàng (1) - 
và sẽ tiếc là đã kết tội tiểu thư như vậy, mặc dầu vẫn tin lời 


a) ... If ever love had interest in his liver : Nếu tình yêu ngự trong gan chàng. Hồi 
đó, người ta cho rằng gan là trung tâm chi phối mọi tình cảm, xúc cảm. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1097 


kết tội của mình là đúng. Hãy để sự việc diễn ra như thế và 
hãy tin rằng thành công sẽ xoay chuyển tình hình trở nên 
tót hơn là tôi dự kiến. Mà ví dù như không hoàn toàn đạt 
dược mục đích đó, thì chí ít giả định về cái chết của tiểu thư 
cũng sẽ dập tắt những xôn xao về sự đê nhục này. Và nếu 
kết quả không được như ý, ngài vẫn có thể giấu tiểu thư theo 
cách phù hợp nhất với thanh danh bị tổn thương để tiểu thư 
náu mình trong một cuộc sống tu hành và ẩn dật, tách khỏi 
mọi nhòm ngó, miệng tiếng thị phi, không ai nghĩ tđi và xúc 
phạm được. 

BINIĐICH - Lêônatô tiên sinh, xin ngài hãy nghe theo lời khuyên 
của cha mục sư và mặc dầu, như ngài biết thâm tâm tôi rất yêu 
quý hoàng tử và Claođiô, tôi xin lấy danh dự mà thề sẽ kín đáo 
và chính trực cộng tác với ngài trong việc này như hồn gắn bó 
với xác. 

LÊÔNATÔ - Trong tình trạng chìm trôi trong đau khổ như thế này, 
sợi dây nhỏ nhất cũng có thể dẫn đường cho ta. 

MỤC SƯ - Thế là nhất trí. Ta đi khỏi đây ngay lập tức thôi. Kỳ 
bệnh, kỳ được. Nào, tiểu thư hãy chết đi để mà sông. Ngày 
tân hôn này có thể chỉ bị hoãn lại mà thôi. Hãy kiên nhẫn và 
chịu đựng. 

Mục sư, Hirô và Lếônatô vào 

BINIĐICH - Tiểu thư Biơtrix, suốt từ nãy đến giờ, cô vẫn khóc đấy ư? 

BIƠTRIX - Phải và tôi còn khóc một lúc nữa kia. 

BINIĐICH - Tôi không muốn thế. 

BIƠTRIX - Việc gì đến ông. Tôi khóc là quyền tự do của tôi. 

BINIĐICH - Tôi tin chắc là chị họ xinh đẹp của cô bị oan ức. 

BIƠTRIX - Ôi! Người đàn ông nào báo thù được cho chị ấy sẽ xứng 
đáng được tôi quý mến biết bao! 

BINIĐICH - Có cách nào để bày tỏ tình thân hữu đó chăng? 

BIƠTRIX - Có một cách rất đơn giản, song lại không tìm ra người 
bạn như thế. 

BINIĐICH - Một trang nam nhi có thể làm được việc đó không? 

BIƠTRIX - Đó là công việc của đấng nam nhi, nhưng không phải việc 
của ông. 



1098 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


BINIĐICH - Trên đời này, không có gì khiến tôi yêu bằng cô. Thế có 
kỳ không? 

BIƠTRIX - Kỳ như cái điều tôi không hay biết. Tôi cũng có thể nói 
tôi không yêu gì bằng ông. Nhưng chớ có tin tôi, tuy vậy, tôi 
không hề nói dối. Tôi không thú nhận điều gì, cũng chẳng chối 
cãi điều gì. Tôi chỉ ái ngại cho chị tôi. 

BINIĐICH - Biơtrix, trên lưỡi gươm này, anh quả quyết rằng em yêu anh. 

BIƠTRIX - Đừng có thề bồi trên lưỡi gươm, hãy nuốt nó đi. 

BINIĐICH - Anh xin tuốt gươm thề rằng em yêu anh và bắt kẻ nào 
dám nói anh không yêu em, phải nuốt nó. 

BIƠTRIX - Liệu anh có nuốt lời không đấy? 

BINIĐICH - Không đời nào, dù bằng bất kỳ thứ nước sốt nào người ta 
có thể chế ra để nuốt cho dễ trôi. Anh tuyên bố anh yêu em. 

BIƠTRIX - Chao, Chúa tha tội cho con! 

BINIĐICH - Tội gì, Biơtrix thân yêu? 

BIƠTRIX - Anh đã ngắt lời em đúng lúc. Em sắp sửa tuyên bố là em 
yêu anh. 

BINIĐICH - Bằng cả trái tim em. 

BIƠTRIX - Em yêu anh tràn ngập trái tim đến nỗi không còn chỗ 
trông nào để tuyên bố. 

BINIĐICH - Nào, hãy ra lệnh cho anh làm bất cứ cái gì vì em. 

BIƠTRIX - Hãy giết Claođiô . 

BINIĐICH - A! Không đời nào! 

BIƠTRIX - Anh từ chối như thế tức là giết tôi. Vĩnh biệt. 

BINIĐICH - Hãy khoan, Biơtrix thân yêu. 

BIƠTRIX - Tôi đứng đây mà lòng đã đi khỏi rồi. Làm gì có tình yêu 
trong anh. Không, hãy để cho tôi đi thôi. 

BINIĐICH - Biơtrix ... 

BIƠTRIX - Thật đấy, tôi phải đi thôi. 

BINIĐICH - Trước hết, chúng ta hãy là bạn với nhau. 

BIƠTRIX - Anh dám làm bạn với tôi nhưng lại sợ đánh nhau với kẻ 
thù của tôi. 

BINIĐICH - Claođiô mà là kẻ thù của em ư? 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1099 


BIƠTRIX - Hắn ta đã chẳng tỏ ra rành rành là một tên khôn kiếp 
đi vu cáo, miệt thị, làm nhục chị tôi đó sao? Ôi! Giá như tôi 
là nam nhi! Thế đấy, lừa phỉnh chị ấy cho tới khi hai bên 
đồng ý se tơ kết tóc, rồi đánh đùng một cái, buộc tội giữa 
đám đông, công nhiên vu cáo, hằn học cao độ... Ôi, lạy Chúa! 
Một đấng nam nhi! Tôi sẽ nuốt tươi trái tim hắn ta ngay 
giữa chợ. 

BINIĐICH - Nghe anh đây, Biơtrix .... 

Blơnux - Nói chuyện với một gã đàn ông ngoài cửa sổ! Rõ khéo đặt điều! 

BINIĐICH - Biơtrix ... 

BIƠTREX - Hirô thân yêu! Chị tôi bị xúc phạm, bị bêu riếu, bị hãm hại! 

BINIĐICH - Biơ... 

BIƠTRIX - Vương hầu với bá tước! Quả là một lời kết tội vương giả! 
Một bá tước Mứt Đường! Phải, một gã nịnh đầm ngọt như mía 
lùi, hẳn đi rồi. Ôi! Giá tôi là một trang nam tử để cho hắn 
biết tay, hoặc giả tôi có người bạn nào vì tôi mà tỏ mặt nam 
nhi! Nhưng thời buổi này, chí khí nam nhi đã tan chảy thành 
những rạp mình thi lễ, đởm lược thì thành tán tụng và đàn 
ông chỉ còn toàn lưỡi, mà lại là những cái lưỡi dẻo quẹo nữa 
chứa. Bây giờ, kẻ nào muốn dũng mãnh như Hecquyn thì chỉ 
việc kể một điều bịa đặt và thề rằng đó là thật. Ước ao được 
là đàn ông chẳng toại, thì tôi đành chết với phận đàn bà vì 
sầu tủi vậy. 

BINIĐICH - Hãy khoan Biơtrix. Anh xin giơ tay thề là anh yêu em. 

BIƠTRIX - Nếu anh yêu tôi thì hãy dùng bàn tay ấy một cách khác 
hơn là giơ nó lên mà thề thốt. 

BINIĐICH - Trong thâm tâm, em có nghĩ là bá tước Claođiô đã vu 
oan cho Hirô không? 

BIƠTRIX - Có chứ, chắc chắn như tôi có suy nghĩ, có tâm hồn vậy. 

BINIĐICH - Thế là đủ! Tôi xin cam kết, tôi sẽ thách thức anh ta. Tôi 
hôn tay em và tạm biệt em. Bàn tay này sẽ buộc Claođiô phải 
trả giá đắt. Hãy chờ nghe tin tức của tôi rồi tùy theo đó mà 
nhận định. Bây giờ em đến an ủi bà chị họ đi: Tôi phải loan 
truyền là nàng chết rồi. Thế nhé, tạm biệt. 

Cùng vào 



1100 


CẢNH II 
Một nhà giam 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Đôgberi, Vơj và người thư kí, 
cả bamặc áo thụng dài, cùng lính canh 
giảiConređ và Bôrakiô ra 

ĐÔGBERI - Toàn thể hội ngụy (1) của ta đã tới chưa? 

VƠJ - Lấy cái ghế đẩu và tấm nệm cho thầy thơ nào! 

THƯ KÝ - Kẻ gian tế là ai? 

ĐÔGBERI - À, là tôi và ông bạn tôi (2) . 

VƠJ - Hẳn đi rồi: chúng tôi có nhiệm vụ xưng bày (3) thẩm vấn mà. 

THƯ KÝ - Nhưng bọn tội phạm cần thẩm vấn là ai? Dẫn chúng ra 
trước ông đội sếp chứ. 

ĐÔGBERI - Ờ, phải dẫn chúng ra trước mặt tôi nào. (Với Bôrakiô) - 
Tên là gì, anh bạn? 

BÔRAKIÔ - Bôrakiô. 

ĐÔGBERI - Ghi vào: Bôrakiô. Còn ông nội này, tên gì? 

CONREĐ - Tôi là một nhà quý phái, thưa ngài, và tên tôi là Conređ. 

ĐÔGBERI - Ghi vào: nhà quý phái Conređ. Các thầy có phụng Chúa 
không đấy? 

CONREĐ và BÔRAKIÔ (đồng thanh) - Thưa ngài, chúng tôi dám tin là có. 

ĐÔGBERI - Ghi vào là họ dám tin họ có thờ phụng Chúa. Và nhớ ghi 
chữ Chúa trước nhé, vì Chúa chỉ cho phép đặt tên Chúa trước 
những tên khốn kiếp như thế này thôi! Này các thầy, đã có 
bằng chứng rằng các thầy chỉ là những tên lưu manh giả hiệu 
và điều đó sắp sửa được công nhận. Các thầy trả lời như thế 
nào cho bản thân? 


(1) Đáng lẽ là assembly (hội nghị) thì Đôgberi nói chệch ra là dissembly. Trong 
tiếng Anh không có danh từ này, chĩ có động từ dissemble (giả vờ, trá ngụy). 

(2) Đôgberi tưởng gian tế là người chủ trì. 

Đáng lẽ là examination rthẩm xét), thì Vơj đánh ra là exhibition (trưng bày, 
triển lãm). 



CỎ Gi DÂU MÀ RỘN 


1101 


CONREĐ - Thưa ngài, chúng tôi nói rằng chúng tôi hoàn toàn không 
phải thê <1} . 

ĐÔGBERI - Quả là một gã tinh ranh ghê gớm. Nhưng tôi sẽ trị được 
hắn cho mà xem. Lại gần đây, ông nội, cho ta rỉ tai một câu: ta 
xin nói với ông nội, người ta cho các ông là đồ lưu manh giả. 

BÔRAKIÔ - Thưa ngài, tôi đã nói với ngài chúng tôi hoàn toàn không 
phải thế mà. 

ĐÔGBERI - Thôi được, đứng sang bên. Trước Chúa, cả hai cùng một 
lời khai. Thầy thơ đã ghi rằng họ không phải thế chưa? 

THƯ KÝ - Thầy đội, thầy thẩm vấn thế không phải lối. Thầy phải 
gọi những lính canh ra, họ là những người buộc tội chúng mà. 

ĐÔGBERI - Ờ phải, đó là cách hiệu quả nhất. Lính canh, ra đây nào. 
Các thầy, nhân danh hoàng tử, ta ra lệnh cho các thầy hãy 
buộc tội những người này. 

LÍNH CANH I - Thưa ngài, tên này đã nói Đôn Jon, em trai hoàng tử, 
là một tên khôn kiếp. 

ĐỒGBERI - Ghi vào: hoàng tử Jon, một tên khốn kiếp. Chà, gọi em 
trai một vị hoàng tử là tên khốn kiếp, rành rành là khai man. 

BÔRAKIÔ - Thưa thầy đội... 

ĐÔGBERI - Yêu cầu ngươi im mồm. Ta trông cái bộ dạng ngươi 
chẳng ưa tí nào, nói cho ngươi biết vậy. 

THƯ KÝ - Các anh còn nghe thấy hắn nói gì khác nữa? 

LÍNH CANH II - Rằng hắn đã nhận được của Đôn Jon một nghìn 
đồng tiền vàng về việc vu vạ cho tiểu thư Hirô. 

ĐÔGBERI - Tội ăn cắp rành rành, chưa từng thấy! 

VƠJ - Phải, theo lễ mixa, đúng là thế. 

THƯ KÝ - Còn gì nữa, anh? 

LÍNH CANH I - Và hắn nói rằng bá tước Claođiô thề sẽ làm nhục 
Hirô trước toàn thể mọi người và không cưới nữa. 

ĐÔGBERI - Ôi, quân khốn kiếp! Ngươi sẽ bị chuộc tội (2) đời đời kiếp 
kiếp vì chuyện này. 


a) Không phải lưu manh giả tức là lưu manh thật. 

(2) Đáng lẽ là damnation (đày tội địa ngụcj thì Đôgberi đánh ra redemption (chuộc 
tội), hoàn toàn ngược lại. 



1102 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


THƯ KÝ - Gì nữa? 

LÍNH CANH II - Có thế thôi. 

THƯ KÝ - Và chừng này là thừa chứng cớ khiến bọn bay không thể 
chối cãi được. Hoàng thân Jon sáng nay đã bí mật lẻn đi: Hirô 
bị kết tội như thế, bị khước từ đúng như thế, đã chết đột ngột 
vì đau đớn. Thầy đội, hãy trói những tên này lại và giải đến 
nhà Lêônatô: tôi sẽ đến trước trình ngài bản thẩm vấn chúng. 

Vào 

ĐÔGBERI - Hãy gà gô {1) chúng lại. 

VƠJ - Xích tay chúng lại... 

CONREĐ - Xê ra, đồ rởm! 

ĐÔGBERI - Lạy Chúa tôi! Thầy thơ đâu rồi? Để thầy ấy ghi vào: sĩ 
quan của hoàng tử là đồ rởm. Nào, trói chúng nó lại. Đồ vô lại 
láo lếu! 

CONREĐ - Cút đi! Đồ con lừa, ngươi là đồ con lừa. 

ĐÔGBERI - Phải chăng mi nghi ngờ địa vị của ta? Phải chăng mi 
nghi ngờ tuổi tác của ta? 0, giá thầy thơ còn ở đây ghi rằng ta 
là một con lừa! Nhưng này các thầy, hãy nhớ rằng ta là đồ con 
lừa. Tuy không ghi trên giấy trắng mực đen, nhưng chớ quên 
rằng ta là đồ con lừa. Không, quân khôn kiếp, mi thật đầy lòng 
ngoan đạo {2) . về điểm này sẽ có bằng chứng rõ ràng. Ta là một 
con người khôn ngoan; hơn thế nữa, là một sĩ quan; hơn thế 
nữa, một chủ gia đình; và hơn thế nữa, béo tốt phương phi 
chẳng kém ai ở Mexina; lại là người hiểu biết luật pháp này, 
khá giàu có này, đã từng thua thiệt này, có hai cái áo thụng dài 
và đủ mọi thứ đẹp đẽ nữa. Đưa chúng đi. Ôi, giá mà mình được 
ghi vào là đồ con lừa! 

Tất cả cùng vào 


(1) Đáng lẽ là pỉnioned (bị trói gô lại, trói giật cánh khuỷu) thì Đôgberi đánh ra 
opinioned. Trong tiếng Anh không có chữ này, chỉ có chữ opinionated (ngoan cố, 
cứng đầu cứng cổ, khăng khăng), do đó một sô' bản tiếng Pháp dịch nhầm theo 
nghĩa này. 

(2) Đôgberi định nói là vô đạo. 



HỒI NĂM 

CẢNH I 

Trước cửa nhà Lêônatô 


Lêônatô và Antôniò ra 

ANTÔNIÔ - Nếu anh cứ tiếp tục thế này, anh sẽ tự giết mình mất. 
Mà giúp sức cho đau buồn hành hạ bản thân thì đâu phải là 
khôn ngoan. 

LÊÔNATÔ - Tôi xin chú hãy chấm dứt sự khuyên nhủ của chú đi, nó 
đổ vào tai tôi vô bổ như nước chảy qua sàng vậy. Đừng có 
khuyên tôi, cũng đừng để kẻ úy lạo nào đến mơn trớn tai tôi, 
trừ ai đó có những tai họa giống tôi. Hãy đưa đến tôi một người 
cha yêu con gái đến thế, lòng dạ chỉ ngập tràn vui sưđng vì con 
như tôi và thử bảo ông ta nói về sự kiên nhẫn xem. Hãy đo nỗi 
thống khổ của ông ta bằng chiều dài, chiều rộng nỗi đau đớn 
của tôi, cho khớp nhau từng điểm một, nét nọ ứng nét kia, sầu 
này trùng tủi nọ, trên mọi mặt, mọi khía, mọi dạng, mọi hình. 
Nếu một người như vậy mà mỉm cười, vuốt râu, xua đuổi buồn 
phiền, đáng lẽ rền rĩ thì lại khề khà hắng giọng, đem những 
câu phương ngôn đắp lên sầu não, chuốc rượu cho bất hạnh say 
mềm trong những cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng, thì hãy 
đưa ông ta đến cho tôi học cách kiên nhẫn chịu đựng. Song le, 
làm gì có người như vậy. Bởi vì, chú ạ, người ta có thể khuyên 
nhủ và an ủi nỗi đau buồn mà bản thân họ không cảm thấy. 
Nhưng, khi đã nếm mùi thì cuồng nộ hẳn sẽ thay thế lời 
khuyên vốn trước đó đã từng được đem huấn dụ làm phương 
thuốc cho bệnh hóa dại, như kiểu lấy sợi chỉ bạc xiềng cơn điên 
dữ dội, lấy không khí yểm vào cơn đau và dùng lời chữa cho 



1104 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


niềm khắc khoải. Không, không. Tất cả mọi người đều thấy 
mình có nhiệm vụ dỗ dành những kẻ quằn quại dưới gánh nặng 
khổ đau, nhưng không ai có bản lĩnh hay đủ tinh thần dể cao 
đạo đến thế, khi chính bản thân anh ta phải chịu đựng điều 
tương tự. Cho nên, chú dừng có khuyên tôi. Những thống khổ 
của tôi là to hơn lời khuyên giải. 

ANTÔNIÔ - Về mặt này, người lớn với trẻ con chẳng khác gì nhau cả. 

LÊÔNATÔ - Tôi xin chú, hãy im đi. Tôi muốn mình vẫn cứ nguyên là 
máu thắm và thịt da con người. Bởi vì chưa hề có nhà triết học 
nào kiên nhẫn chịu đựng cơn đau răng, cho dù họ có viết những 
lời hay ý đẹp như thánh như thần và làm ra vẻ coi thường cả 
rủi may lẫn đau khổ. 

ANTÔNIÔ - Dù sao cũng đừng hứng lấy tất cả tai họa, hãy bắt những 
kẻ xúc phạm anh cũng phải gánh chịu chứ. 

LÊÔNATÔ - Cái ấy thì chú nói có lý. Ờ, tôi sẽ làm thế. Linh giác bảo 
tôi rằng Hirô bị vu oan. Và điều này phải để cho Claođiô biết. 
Cả hoàng tử cùng tất cả những kẻ làm ô danh cháu nữa. 

ANTÔNIÔ - Kìa, hoàng tử và Claođiô đang hối hả đến. 

Đôn Pêđrô và Claođiô ra 

ĐÔN PÊĐRÔ - Kính chào, kính chào. 

CLAOĐIÔ - Xin kính chào hai vị. 

LÊÔNATÔ - Hãy nghe tôi, nhị vị... 

ĐÔN PÊĐRÔ - Chúng tôi đang vội, ngài Lêônatô ạ. 

LÊÔNATÔ - Đang vội, hừ, Điện hạ! Vậy thì tạm biệt Điện hạ! Có 
thật là vội đến thế không?... Được, cái đó không quan trọng. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Đừng gây sự với chúng tôi, lão trượng ạ. 

ANTÔNIÔ - Nếu anh tôi có thể rửa hồn được bằng cách gây sự thì 
một sô" trong bọn chúng ta đây ắt phải nằm thẳng cẳng. 

CLAOĐIÔ - Ai xúc phạm tiên sinh? 

LÊÔNATÔ - Chà, ngươi xúc phạm ta chứ còn ai. Chính ngươi, đồ giả 
đạo đức, chính ngươi dó. Này, đừng có đặt tay lên đốc kiếm, ta 
đâu có sợ ngươi. 

CLAOĐIÔ - Chao, trời phạt bàn tay tôi, nếu nó gây nên nguyên cớ 
làm tuổi tác của lão trượng sợ như vậy. Thật ra, tay tôi có đụng 
gì đến kiếm đâu. 



CÒ GỈ ĐÂU MÀ RỘN _ 1105 

LÊÔNATÔ - Xì! Nhà ngươi đừng có nhạo báng ta. Ta đâu phải một tên 
ngu dại hoặc một lão lẩm cẩm lợi dụng tuổi tác mà huênh hoang 
nói về những gì mình đã làm hồi đương trai hoặc những gì có thể 
làm nếu chưa già. Bảo cho ngươi biết mà giữ đầu, bớ Claođiô, 
rằng ngươi đã vu oan giá họa cho con gái vô tội của ta và bản 
thân ta đến độ ta bắt buộc phải gạt lòng kính nể sang bên, đem 
mái đầu bạc và sự lụi tàn của tuổi già ra thách đấu với ngươi như 
một đấng nam nhi. Ta nói thẳng là ngươi đã vu cáo con gái ta vô 
tội: lời xuyên tạc của ngươi đã xuyên thấu tim nó từ bên này sang 
bên kia và giờ dây nó nằm im lịm, táng cùng với tổ tiên, than ôi! 
Trong một nhà mồ chưa từng vẩn đục chút thị phi, trừ cái tai 
tiếng của nó do dã tâm của ngươi nặn ra. 

CLAOĐIÔ - Dã tâm của tôi ư? 

LẺÔNATÔ - Của ngươi, Claođiô ạ. Phải, của ngươi, ta nói thế đó. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngài nói không đúng rồi, lão trượng ạ. 

LÊÔNATÔ - Điện hạ, ôi Điện hạ. Nếu hắn dám nhận lời, tôi sẽ 
chứng minh điều đó trên xác hắn, bất chấp đường gươm điêu 
luyện và võ nghệ tinh thông của hắn, bất chấp tuổi xuân phơi 
phới và sức cường tráng đang độ nở rộ của hắn. 

CLAOĐIÔ - Lui ra! Tôi không muốn gây với lão. 

LÊÔNATÔ - Ngươi tưỏng có thể gạt phăng ta như vậy chăng? Ngươi 
đã giết con gái ta. Nếu ngươi giết ta, bố tiểu tử, ít ra cũng là 
giết một kẻ mày râu. 

ANTÔNIÔ - Hắn sẽ phải giết hai ta, thật vậy, và đó đều là những kẻ 
mày râu. Song đó không phải là vấn đề: hãy để hắn giết một 
người trước đã: ngươi hãy thắng ta, hạ thủ ta xem. Để hắn trả 
lời tôi nào. Đi, theo ta, tiểu tử. Nào, tiểu công tử, nào, hãy theo 
ta. Tiểu công tử, ta sẽ trị ngón gươm của ngươi. Phải, nhân 
danh là một nhà quý phái, ta sẽ làm thế đó. 

LẺÔNATÔ - Chú... 

ANTÔNIÔ - Anh cứ yên tâm. Chúa chứng giám là tôi yêu cháu gái tôi 
nhường nào. Vậy mà cháu đã chết, bị những tên khôn kiếp vu 
oan mà chết, thật vậy, những tên khôn kiếp không dám nhận 
lời thách đấu với một bậc nam tử, chẳng khác nào tôi không 
dám bắt rắn đằng lưỡi vậy. Thuần là bọn nhãi nhép, miệng còn 
hơi sữa, huênh hoang khoác lác, bọn bú dù, bọn thằng kèo 
thằng cột hết! 


70 - SECHXPIA 



1106 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LÊÔNATÔ - Chú Antôniô... 

ANTÔNIÔ - Xin anh cứ bình tâm. Dào! Tôi biết tỏng bọn này và đã 
cân chúng cả lông rồi: đó là những gã chành chọe trâng tráo, 
trưng diện, chuyên dốì trá, lừa lọc, báng bổ, gieo rắc suy đồi và 
vu cáo; chúng dương oai diễu võ, phô phang cái mẽ bề ngoài 
gớm ghiếc, xể ra dăm bảy lời hung tợn, đe nạt đả thương địch 
thủ như thế nào, nếu chúng cả gan. Chỉ thế thôi, không hơn. 

LÊÔNATÔ - Nhưng chú Antôniô... 

ANTÔNIÔ - Thôi, có gì quan trọng đâu: anh đừng dính vào, hãy để 
tôi xử lý chuyện này. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Nhị vị tôn ông, chúng tôi không muôn khích động sự 
kiên nhẫn của nhị vị. Lòng tôi thật ái ngại cho cái chết của 
lệnh ái. Nhưng, tôi xin lấy danh dự mà nói rằng lời kết tội 
nàng không phải là gì khác ngoài sự thật và hoàn toàn đầy đủ 
chứng cớ. 

LÊÔNATÔ - Điện hạ, Điện hạ.... 

ĐÔN PÊĐRÔ - Tôi không muốn nghe nữa. 

LÊÔNATÔ - Không ư? Được, đi thôi chú. Rồi họ sẽ phải nghe... 

ANTÔNIÔ - Nhất định thế, nếu không, có kẻ trong chúng ta sẽ phải 
trả giá đắt. 

Lểônatô và Antôniô vào 
Biniđich ra 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nhìn xem. Người chúng ta đi tìm đang đến kìa. 

CLAOĐIỒ - Thế nào, công tử, có gì mới không? 

BINIĐICH - Kính chào Điện hạ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Chào công tử: ngươi đến sớm chút nữa thì có thể phải 
can một đám đánh nhau. 

CLAOĐIÔ - Chúng mình suýt nữa sứt mặt sứt mũi vì hai ông già đã 
rụng hết răng. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Lêônatô và em trai ông. Ngươi nghĩ sao? Giá bọn ta 
đánh nhau, ta cũng không dám chắc rằng bọn ta quá trẻ đối 
với họ. 

BINIĐICH - Trong một cuộc xung đột giả trá, làm gì có sự dũng cảm 
chân chính. Tôi đến tìm cả hai vị. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1107 


CLAOĐIÔ - Bọn mình đi lui đi tới tìm cậu khắp ngả. Vì chúng mình 
đang buồn chán cao độ và muôn giải khuây. Cậu có vui lòng 
đem cái trí tuệ của cậu ra giúp bọn mình không? 

BINIĐICH - Nó ở trong bao gươm của tôi đây. Tôi có cần rút nó ra 
không? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngươi đeo trí tuệ ở bên hông ư? 

CLAOĐIÔ - Chẳng có ai làm thế bao giờ, mặc dầu có rất nhiều kẻ ở 
bên hông trí tuệ (1) . Mình muốn bảo cậu rút đàn ra, như thường 
bảo những nhà thơ hát rong. Nào, rút đàn ra giúp vui chúng 
mình đi. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nói thật đấy, trông anh chàng tái nhợt. Ngươi ốm hay 
đang giận dữ đấy? 

CLAOĐIÔ - Chà, can đảm lên, anh bạn! Cho dù ưu phiền có thể giết 
chết một con mèo, cậu vẫn có đủ nhuệ khí để giết chết ưu phiền (2) . 

BINIĐICH - Hiệp SĨ, tôi sẽ đương đầu với trí tuệ anh trong cuộc đấu, 
lúc ấy anh sẽ đem nó ra mà tấn công tôi. Bây giờ, tôi yêu cầu 
anh chuyển sang chuyện khác đi. 

CLAOĐIÔ - Kìa, hãy cho anh ta cây dáo khác: cây này gãy ngang 
mất rồi. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Quả là, y mỗi lúc một thay đổi: ta cho là y nổi nóng 
thật đấy. 

CLAOĐIÔ - Nếu đúng vậy, cậu ta cũng biết cách xoay thắt lưng chúP. 

BINIĐICH - Tôi xin rỉ tai anh một câu nhé? 

CLAOĐIÔ - Xin Chúa phù hộ tôi khỏi phải nghe một lời thách đấu! 

BINIĐICH (nối riêng với Claođiô) - Anh là một tên đê mạt. Tôi không 
đùa đâu: tôi sẽ chứng minh điều đó, nếu anh dám nhận đấu như 
thế nào, bằng vũ khí gì và vào lúc nào. Hãy trả lời tôi đứng đắn 
kẻo tôi sẽ tuyên bô" công khai sự hèn nhát của anh. Anh đã giết 
một tiểu thư dịu dàng, cái chết của nàng sẽ đè nặng lương tâm 
anh. Tôi đợi anh trả lời đấy. 

CLAOĐIÔ - Được, mình sẽ gặp cậu và như thế mình có thể được chè 
chén say sưa. 


(v Có nghĩa là mất trí, ngẩn ngơ, đần độn. Claodiô chơi chữ. 

(2) Dựa vào ý một tục ngữ Anh. 

(3) Tức là làm một cử chỉ đe dọa rút gươm. 



1108 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ĐÔN PÊĐRÔ - Cái gì, tiệc à, tiệc à? 

CLAOĐ1Ô - Nói thật tình, tôi cảm ơn anh ta. Anh ta mời tôi đến 
nếm món đầu bê và gà trống thiến, mà nếu tôi không cắt được 
cho thật đâu ra đấy thì xin cứ thẳng thắn chê là dao ăn của 
tôi tồi. Liệu mình có phải kiếm thêm con rẽ gà (1) nữa không 
đấy cậu? 

BINIĐICH - Hiệp sĩ, trí tuệ anh phi nước kiệu khá đấy. Thoải mái lắm. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Để ta kể hôm nọ Biơtrix khen trí tuệ ngươi như thế 
nào cho mà nghe. Ta chả nói ngươi thông minh. Cô ấy bèn nói: 
“Đúng anh ta thong manh thật”. “Không”, ta bảo, “trí sảo chứ”. 
“Phải”, cô ta bảo, “trí xảo quyệt”. “Không đâu”, ta cãi, “anh ta 
có kiến thức tốt lắm”. “Chính thế”, cô ta nói, “cái kiến thức ấy 
chẳng gây tổn thương cho ai”. “Không mà”, ta nói “chàng hiệp 
sĩ ấy là một thức giả”. “Hẳn đi rồi, một hiệp sĩ giả”, cô ấy đáp. 
“Với lại”, ta nói “miệng lưỡi anh ta hoạt lắm”. “Điều đó thì tôi 
rất tin”, cô ấy bảo, “bởi vì đêm thứ hai, anh ta vừa thề thốt với 
tôi một điều thì sáng thứ ba đã bội nguyền ngay rồi. Anh ta có 
một cái lưỡi kép hay là hai cái lưỡi”. Cứ thế cô ta liến láu suốt 
một tiếng đồng hồ, bóp méo từng đức tính riêng biệt của ngươi. 
Tuy nhiên, cuối cùng, cô nàng kết luận bằng một tiếng thở dài, 
bảo ngươi đáng mặt nam nhi nhất nước Ý. 

CLAOĐIÔ - Vì thế, CÔ ta khóc sướt mướt, tuy vẫn bảo là bất cần. 

ĐỒN PÊĐRÔ - Phải, cô ấy bảo thế. Nhưng mặc dầu thế, có điều rõ 
ràng là: nếu cô không ghét cay ghét đắng y, thì phải là yêu y 
tha thiết. Con gái ông già đã nói hết vđi bọn ta. 

CLAOĐIÔ - Phải, nói hết tất cả. Và hơn nữa, Thượng đế trông thấy y 
khi y nấp ở trong vườn (2) . 

ĐCN PÊĐRÔ - Nhưng bao giờ thì chúng ta cắm cặp sừng bò rừng lên 
đầu chàng Biniđich đã trở nên biết điều? 

CLAOĐIÔ - Phải, với dòng chữ ở dưới: “Đây là nơi ở của Biniđich, 
anh chàng có vợ!”. 


(1) Cả mây con vật Claođiô kể ra đều tượng trưng cho sự ngu ngốc. 

(2) Trong Kinh thánh, quyển Sáng Thế ký, Cựu ước, sau khi mắc tội ăn quả cấm, 
biết xấu hổ, Adam không dám trần truồng ra mắt Thượng đế, mà nâ'p vào một bụi 
cây trong vườn. Đồng thời, ở đây, Claođiô cũng ám chỉ việc Biniđich nấp trong bụi 
cây nghe trộm (trong Cảnh III, Hồi Hai). 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1109 


BINIĐICH - Tạm biệt, chàng trai trẻ: anh biết ý tôi rồi đó. Bây giờ, 
xin để anh ở lại với cái tâm thái đang sính chuyện tào lao của 
anh. Anh vung những câu ba lơn y như bọn huênh hoang khoác 
lác vung lưỡi kiếm cùn mà, đội ơn Chúa! chẳng đả thương được 
ai. (Với Đôn Pêđrô) - Thưa Điện hạ, tôi xin cảm ơn nhã ý của 
Điện hạ, nhưng tôi phải đi đây, không theo hầu ngài được nữa. 
Gã con hoang, em trai ngài đã trốn khỏi Mexina; các vị, trong 
đó có cả Điện hạ, đã giết một tiểu thư dịu dàng và vô tội. Còn 
chàng hiệp sĩ Không Râu này, anh ta và tôi sẽ gặp nhau, cầu 
cho anh ta bình an cho tới lúc đó. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Y nói nghiêm chỉnh đấy. 

CLAOĐIÔ - Nghiêm chỉnh nhất trần đời. Và tôi cam đoan với Điện 
hạ, đó là vì yêu Biơtrix. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Và y đã thách đấu với ngươi? 

CLAOĐIÔ - Một cách thành thực nhất. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Kỳ lạ thay khi một gã đàn ông đánh bộ áo chẽn, bít 
tất dài và trút bỏ sự khôn ngoan của mình đi! 

CLAOĐIÔ - Lúc đó, anh ta lớn gấp bội một con khỉ, nhưng một con 
khỉ lại thông thái hơn một người như vậy. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nhưng thôi, từ từ nào! Để ta định thần lại đã: tỉnh táo 
lại, tim ơi, và hãy nghiêm chỉnh! Chẳng phải y đã nói là em 
trai ta trốn mất rồi đó sao? 

Đôgberi, Vơj và lính canh cùng ra với Conređ và Bôrakiô 

ĐÔGBERI - Nào, lại đây. Nếu công lý không trị nổi ngươi, thì sẽ 
chẳng bao giờ lẽ phải được bắt lên cán cân của nó nữa. Vả lại, 
nếu ngươi đã từng là một tên giả dối đáng nguyền rủa, thì phải 
giám sát ngươi cho kỹ. 

ĐÔN PÊĐRÔ - ơ kìa! Hai tùy tùng của em trai ta bị trói! Một trong 
hai tên là Bôrakiô! 

CLAOĐIÔ - Điện hạ thử hỏi xem chúng phạm tội gì? 

ĐÔN PÊĐRÔ - Các thầy sĩ quan, những người này đã mắc tội gì vậy? 

ĐÔGBERI - À, thưa ngài, chúng đã phạm tội báo cáo láo. Hơn nữa, 
chúng đã nói những điều không đúng sự thật. Thứ yếu (1) f chúng 
là đồ vu cáo. Thứ sáu và cuối cùng là chúng đã bôi nhọ một tiểu 


(v Đôgberi định nói secondly (thứ hai) nhưng lại chệch ra secondarily (thứ yếu, phụj. 



1110 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


thư. Thứ ba, chúng đã kiểm chứng a) những điều sai lạc. Và để 
kết luận, chúng là những tên lưu manh lừa dối. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Trước nhất, ta hỏi thầy chúng đã làm gì. Thứ ba ta hỏi 
thầy tội chúng như thế nào. Thứ sáu và cuối cùng, tại sao chúng 
bị bắt. Và để kết luận, các thầy buộc chúng vào tội gì. 

CLAOĐIÔ - Luận lý đâu ra đấy, lại theo chúng sự phân chia thứ tự 
của chính bác ta. Và quả thật là diễn đạt đầy đủ ý nghĩa. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Các ngươi đã xúc phạm ai để đến nỗi bị trói đi hỏi 
cung như thế này? Thầy đội sếp học thức này trí xảo quá, ta 
không hiểu nổi. Tội các ngươi là gì? 

BÔRAKIÔ - Dám thưa Điện hạ kiến đức, xin đừng bắt tôi trả lời dài 
dòng. Điện hạ hãy nghe tôi và để vị bá tước này giết tôi đi. Tôi 
đã đánh lừa, bịt mắt chính bản thân Điện hạ. Điều mà sự thông 
tuệ của các ngài không phát hiện thấy, những tên đần độn này 
đã lôi ra ánh sáng. Trong đêm tối, chúng đã nghe lỏm thấy tôi 
thú thật với gã này (chỉ Conređ) về chuyện Đôn Jon, em trai 
Điện hạ, đã khích tôi vu cáo tiểu thư Hirô như thế nào; chuyện 
nhị vị được đưa vào vườn, trông thấy tôi tán tỉnh Magơrit cải 
trang làm Hirô như thế nào; chuyện ngài (chỉ Claođỉô) sỉ nhục 
nàng như thế nào giữa lúc sắp làm lễ cưới. Hành động đê mạt 
của tôi, họ đã ghi vào hồ sơ, tôi thà đem cái chết ra bù đắp còn 
hơn chịu cái nhục phải nhắc đi nhắc lại điều đó. Tiểu thư đã 
chết vì sự đặt điều vu vạ của tôi và chủ tôi. Tóm lại, tôi chẳng 
muôn gì hơn là hình phạt dành cho một tên khôn kiếp. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Những lời này há chẳng phải là một lưỡi thép xuyên 
suốt mạch máu ngươi? 

CLAOĐIÔ - Tôi như uống phải thuốc độc trong khi hắn phun ra 
những điều đó. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nhưng có phải em trai ta đã đẩy ngươi vào cuộc này không? 

BÔRAKIÔ - Vâng. Và đã trả công tôi hậu hĩ vì đã thực hiện nó. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Lòng dạ nó chất chứa đầy gian trá, xong cái trò đê 
tiện này, nó trốn biệt. 

CLAOĐIÔ - Hirô thân yêu! Giờ đây hình ảnh em hiện ra với cái vẻ 
trắng trong hiếm có mà ta đã yêu từ buổi ban đầu. 


( 1 ) 


Đáng lẽ là làm chứng. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RÔN 


1111 


ĐÔGBERI - Nào, giải bọn bị cáo đi thôi. Giờ này chắc thầy thơ đã 
thông thạo vấn đề cho Lêônatô tiên sinh rồi. Và vào đúng nơi 
đúng lúc, các thầy chớ có quên nêu rõ rằng ta là một con lừa nhé. 

VƠJ - Kìa, kìa Lêônatô đại nhân đang đến và cả thầy thơ nữa. 

Lêônatô, Antôniô, và thư ký trở ra 

LÊÔNATÔ - Thằng khôn kiếp ấy là tên nào? Để ta nhìn vào mắt nó, 
đặng sau này, nếu có gặp kẻ nào như vậy, ta còn biết đường mà 
tránh xa ra. Nó là tên nào trong số này? 

BÔRAKIÔ - Nếu ngài muốn biết kẻ làm hại mình, xin hãy nhìn tôi đây. 

LÊÔNATÔ - Phải chăng mi là tên khôn nạn đã giết chết con gái vô 
tội của ta bằng hơi thở độc địa của ngươi? 

BỒRAKIÔ - Phải, duy có một mình tôi. 

LÊÔNATÔ - Không, không phải thế, đồ vô lại. Mi tự vu khống mình. 
Đây có hai vị đáng tôn đáng kính. Còn kẻ thứ ba nhúng tay vào 
đó đã cao chạy xa bay. (Với Đôn Pêđrô và Claođiô)- Nhị vị vương 
giả, tôi xin cảm ơn về cái chết của tiên nữ. Xin hãy ghi nó vào 
trong sổ những chiến tích hiển hách của nhị vị. Đó là hành 
động dũng cảm đấy, xin các vị chớ quên. 

CLAOĐIÔ - Tôi không biết nên cầu xin lòng kiên nhẫn của đại nhân 
như thế nào cho phải. Tuy nhiên, tôi vẫn phải nói. Xin ngài 
hãy tự mình chọn hình thức báo oán. Hãy bắt tôi chịu bất cứ 
hình phạt nào ngài có thể nghĩ ra cho tội lỗi của tôi. Tuy nhiên, 
tôi phạm tội chỉ do lầm lẫn. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Tôi cũng vậy, xin thề trên linh hồn như thế. Song để 
lão trượng được thỏa hờn, tôi sẵn sàng uốn mình dưới bất kỳ 
gánh nặng nào mà người ra lệnh cho tôi phải chịu. 

LÊÔNATÔ - Tôi không thể bắt các vị hô cho con gái tôi sống lại. Điều 
đó là bất khả. Nhưng tôi xin cả hai vị hãy nói cho dân thành phố 
Mexina này biết con gái tôi đã chết oan như thế nào. (Với 
Claođiô) - Và nếu tình yêu của bá tước có cảm hoài nên một khúc 
điếu ca nào, thì xin hãy cho đặt một tấm mộ chí trên mồ em nó 
và cử khúc điếu ca đó phúng viếng hài cốt em. Hãy cho cử vào 
đêm nay, rồi sáng mai tới tệ xá: đã không trở thành tế tử của lão 
thì làm cháu rể vậy. Em trai lão có một ái nữ giống con gái quá 
cố của lão như đổ khuôn và là kẻ thừa kế duy nhất của hai anh 
em lão. Hãy trao cho nó cái địa vị mà bá tước định trao cho chị 
họ nó trước đây, và như thế sẽ dập tắt nỗi hờn của lão. 



1112 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CLAOĐIÔ - Ôi, tôn ông cao cả! Lòng đôn hậu quá mức của tôn ông 
khiến tiện nhân trào nước mắt. Ân huệ tôn ông ban, kẻ hèn 
này xin cúi nhận. Và từ nay trở đi, Claođiô mọn mằn xin thuộc 
về tôn ông định đoạt. 

LÊÔNATÔ - Vậy ngài mai, lão sẽ chờ cháu đến. Đêm nay, lão xin cáo 
biệt. Còn tên gian ác này, hãy đem nó đến mặt giáp mặt với 
Magơrit mà tôi cho rằng cũng bị lệnh đệ mua chuộc để tham 
gia vào vụ gian manh này. 

BÔRAKIÔ - Không, xin thề trên linh hồn tôi, cô ta thật vô can và 
thậm chí không hề biết mình làm gì khi nói chuyện với tôi. Cô 
ấy bao giờ cũng ngay thật và đức hạnh trong mọi điều tôi được 
biết về cô. 

ĐÔGBERI - Hơn nữa, thưa đại nhân - thật ra, điều này không được 
ghi trên giấy trắng mực đen - tên bị cáo này, tên tội phạm này, 
đã gọi tôi là con lừa! Tôi xin ngài hãy nhớ hộ điều đó khi xử 
phạt hắn. Lại nữa, lính canh còn nghe thấy bọn chúng nói tới 
một tên Dị Dạng nào đó. Chúng nói tên này đeo một cái chìa 
khóa ở tai, kèm một món tóc (l) lủng lẳng, lợi dụng danh Chúa 
đi vay tiền dùng hoài không chịu trả, đến nỗi bây giờ người ta 
đâm độc bụng, chẳng muôn cho vay mượn gì, kể cả vì lòng kính 
Chúa. Dám xin ngài hãy thẩm vấn hắn về điểm này. 

LÊÔNATÔ - Ta cảm ơn thầy vì công lao khó nhọc và sự chu dáo thật thà. 

ĐÔGBERI - Đại nhân nói như một thanh niên đầy lòng biết ơn và 
đáng tôn kính. Tôi cầu Chúa phù hộ ngài. 

LÊÔNATÔ (đưa túi tiền) - Đây thưởng công cho thầy. 

ĐÔGBERI - Cầu Chúa ban phước cho ngài! 

LÊÔNATÔ - Thôi, đi đi, ta tháo khoán cho thầy về hai tên tù này và 
cảm ơn thầy. 

DÔGBERI - Tôi để lại cho đại nhân một tên côn đồ thực thụ và yêu 
cầu đại nhân tự tay trừng phạt hắn để làm gương cho kẻ khác. 
Chúa che chở cho đại nhân! Chúc đại nhân mọi sự tốt lành! 
Chúa phù hộ cho đại nhân bình phục! Tôi cho phép ngài cáo từ 
và nếu ta cầu mong được hội ngộ vui vẻ thì xin Chúa hãy cấm 
chỉỉ (Với Vơj) - Nào ta đi, bạn láng giềng. 

Đôgberi và Vơj vào 


(V 


Lock vừa là món tóc loăn xoăn, vừa là cái khóa. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀRÔN 


1113 


LÊÔNATỒ - Xin hẹn đến sáng mai, chư vị, tạm biệt. 

ANTÔNIỒ - Tạm biệt các ngài. Chúng tôi chờ chư vị ngày mai. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Thế nào chúng tôi cũng tới, không sai. 

CLAOĐIÔ - Đêm nay, tôi sẽ phát tang Hirô. 

Đôn Pêđrô và Claođiô vào 

LẺÔNATÔ (với lính canh) - Tiếp tục giải những tên này đi. Chúng ta 
sẽ hỏi chuyện Magơrit xem làm sao thị lại quen cái gã quỷ 
quyệt này. 

Cùng vào 


CẢNH II 

Vườn nhà Lêônatô 


Biniđich và Magơrit ra, gặp nhau 

BINIĐICH - Magơrit thân mến, cô làm ơn giúp ta nói chuyện với 
Biơtrix thì hay quá. 

MAGƠRIT - Thế rồi công tử viết một bài thơ ca ngợi nhan sắc tôi 
nhé? 

BINIĐICH - Với một bút pháp (1> cao siêu đến mức không một gã đàn 
ông nào có thể với tới được, Magơrit ạ. Bởi vì, nói một cách 
thành thực nhất, cô xứng đáng được như thế. 

MAGƠRIT - Xứng đáng để không người đàn ông nào với tới ư? Thế 
tôi cứ phải ở vậy suốt đời sao? (2) 

BINIĐICH - Khẩu khí sắc sảo của cô giống như mồm con chó săn, 
đợp nhanh đáo để. 

MAGƠRIT - Còn của công tử thì còn như những đường kiếm tập, có 
trúng cũng không đả thương được. 


a) Lại một lộng ngữ: Style (phong cách, bút phápl đọc giống như stile (hàng ràol 
® Why shall I alivays keep below stairs. Below stairs là bên dưới cầu thang gác. 
Ngày xưa, ở các gia đình quý tộc Anh, các phòng dành cho gia nhân đều ở dưới nhà. 


1114 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BINIĐICH - Của ta là một tinh thần nam nhi bậc nhất, Magơrit ạ, 
nó không có đả thương phụ nữ. Vậy nhé, xin cô hãy gọi Biơtrix 
giùm ta. Ta nộp khiên cho cô đây (1> . 

MAGƠRIT - Hãy trao gươm cho bọn tôi, chứ khiên che thì bọn tôi có 
riêng cả rồi. 

BINIĐICH - Nếu cô dùng gươm thì nhớ phải lồng mũi nhọn của nó 
trong một cái đinh ô'c, xoắn cho chặt, Magơrit nhé. Đó là thứ vũ 
khí nguy hiểm cho các cô gái đấy. 

MAGƠRIT - Được, tôi sẽ gọi Biơtrix cho công tử. Tôi chắc cô ấy có 
chân đấy. 

BINIĐICH - Và do đó, sẽ tới. 

Magơrit vào 

(Hát) Thần Ải tình 
Trên trời xanh 

Hiểu thấu lòng tôi , hiểu thấu lòng tôi 
Thiểu não biết bao... 

Nói thiểu não là trong bài hát này thôi; còn trong tình yêu 
thì kể cả Linđơ, anh chàng bơi giỏi (l) (2) Troilơx, người đầu tiên 
dùng đến mối lái (3) và cả một loạt những gã xưa kia là “yêng 
hùng” chốn khuê phòng, tên tuổi lướt êm ru trên con đường 
bằng phẳng của câu thơ tự do không vần, tất thảy bọn họ đều 
chưa bao giờ xáo động tâm can vì yêu như cái thằng tôi. Có điều 
là mình không biết thể hiện nó ra bằng vần thơ. Mình đã thử 
rồi: minh không tìm ra vần nào khác cho chữ “tiểu thơ”; ngoài 
“lơ mơ”; “mừng” với “sừng”, một cái vần cứng ngắc; “tiên” với 
“điên”, ngô nghê quá. Mà lại là những cưđc vận báo điềm gở? 
Không, mình đâu có được sao thi vận chiếu mệnh, mà cũng 
chẳng biết tán bằng những lời hoa mĩ. 

Biơtrix ra 

Biơtrix thân yêu, khi tôi gọi, em có đến chăng? 

BIƠTRIX - Có, thưa công tử. Và sẽ đi ngay khi nào công tử ra lệnh. 

BINIĐICH - ỗ, hãy ở lại cho tới khi ấy hẵng hay! 


(l) Ý nói: thôi không thiết tự vệ nữa. 

<2) Đêm đêm, Linđơ thường bơi qua sông Helxpon để gặp người yêu là Hirô trong 
một ngọn tháp. 

(3) Người môi lái trong trường hợp này là Panđar, chú của Crexiđa. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1115 


BIƠTRIX - Công tử đã nói “khi ấy” rồi nhé. Vậy xin tạm biệt. Dù sao, 
trước khi đi, tôi cũng muốn biết điều tôi được gọi đến để nghe, 
nghĩa là những gì đã xảy ra giữa công tử và Claođiô. 

BINIĐICH - Mới chỉ là những lời nói chua chát thôi. Bây giờ thì anh 
muốn hôn em. 

BIƠTRIX - Lời nói chua là một làn gió chua, gió chua tức là hơi thở 
chua, mà hơi thở chua thì quả là khó chịu. Cho nên, tôi đi đây, 
đừng có hôn tôi. 

BINIĐICH - Trí tuệ của em mãnh liệt quá làm chữ lạc mất cả nghĩa. 
Nhưng để anh trình bày rõ ràng cho em nghe. Claođiô đã nhận 
lời thách đấu của anh. Chút nữa, nếu hắn ta không trả lời, anh 
sẽ tuyên bố hắn là kẻ hèn nhát. Và bây giờ, xin em nói cho anh 
hay em phải lòng anh trước nhất về những thói xấu gì? 

BIƠTRIX - Vì tất cả những thói xấu của anh gộp lại; chúng khéo duy 
trì một tình trạng tồi tệ đến nỗi không để một cái gì tốt xen 
vào được. Nhưng chẳng hay trước nhất vì đức tính tốt nào của 
tôi mà anh chịu yêu tôi? 

BINIĐICH - “Chịu yêu”, cái chữ ấy mới đắt làm sao! Quả thật anh chịu 
đựng tình yêu, bởi vì anh yêu em ngược với ý muốn của mình. 

BIƠTRIX - Coi khinh trái tim mình, có phải không? ôi, tội nghiệp cho 
con tim anh! Nếu anh coi khinh nó vì tôi, thì tôi cũng vì anh mà 
coi khinh nó. Bởi tôi không bao giờ yêu cái gì bạn tôi ghét. 

BINIĐICH - Em và anh đều thông minh quá, không thể thủ thỉ tâm 
tình một cách yên lành được. 

BIƠTRIX - Lời thú nhận này đâu có chứng tỏ rằng anh thông minh: 
trong hai chục người đàn ông tự khen mình, không có lấy một 
người thông minh. 

BINIĐICH - Biơtrix ạ, đó là một dẫn chứng cũ kỹ, cổ lỗ sĩ từ cái thời 
lân bang hữu hảo (1) . Thời buổi này, một anh đàn ông, nếu không 
dựng sẵn đài tưởng niệm trước khi chết, thì có cơ chẳng tồn tại 
trong trí nhớ người còn sống được lâu hơn hồi chuông nguyện 
và những giọt nước mắt của người quả phụ. 

BIƠTRIX - Vậy anh cho rằng cái đó kéo dài được bao lâu? 

BINIĐICH - Lại còn phải hỏi: một tiếng đồng hồ than hờ và mười 


<v Dựa trên một câu phương ngôn, đặi ý: khi có,hàng xóm tốt, thì họ sẽ khen mình. 



1116 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


lăm phút đổ nước mắt. Cho nên, người khôn - nếu Thần 
Trùng (1) , tức lương tâm anh ta, không phản đối - là phải đánh 
trống thổi kèn tuyên dương đức độ của chính mình, như anh 
đang làm đây. về chuyện ca ngợi anh, hẵng nói thế thôi, mà 
anh thì quả xứng đáng được ca ngợi, xin làm chứng cho bản 
thân như vậy. Bà chị họ em ra sao rồi? 

BIƠTRIX - Ốm lắm. 

BINIĐICH - Còn em? 

BIƠTRIX - Cũng rất ốm. 

BINIĐICH - Vậy hãy phụng thờ Chúa, yêu anh và em sẽ khỏi. Giờ 
anh phải chia tay em thôi, vì có ai đang hối hả chạy tới kia kìa. 

Ơxulơ ra 

ƠXULƠ - Tiểu thư phải lại ngay đằng ông bác đi. Nhà đang nhộn 
nhạo cả lên: đã có bằng chứng là tiểu thư Hirô tôi bị vu oan, 
hoàng tử và Claođiô bị đánh lừa. Và Đôn Jon, người gây ra mọi 
chuyện, đã cao chạy xa bay. Tiểu thư có lại ngay không ạ? 

BIƠTRIX - Anh có tới để nghe tin này không? 

BINIĐICH - Anh sẽ sống trong tim em, chết trong lòng em và được 
chôn trong mắt em, anh sẽ cùng em đến chỗ ông bác. 

Cùng vào 


CẢNH III 

Bên trong một nhà thờ 


Đôn Pêđrô, Claođiô và tùy tùng ra cùng ban nhạc 
và những người mang đuốc 

CLAOĐIÔ - Đây có phải phần mộ nhà Lêônatô không? 

MỘT TÙY TỪNG - Vâng, thưa ngài. 

(1) Don Worm, nhân vật trong những thần bí kịch dân gian, thường dộc tấu những 
câu thơ của lương tâm. Worm là con sâu. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1117 


CLAOĐIỒ ( Giở một cuộn giấy, đọc) 

Bị miệng lưỡi đời gian ngoan giết hại, 

Tại đây nàng Hirô yên giấc ngàn thu, 

Cái chết, trên đầu nàng, thắp vinh quang bất tử 
Để đền bù oan ức tủi hờn xưa, 

Và cuộc đời bị nhuốc nhơ dập tắt, 

Nay sáng bừng danh thơm muôn thuở không mờ. 

Hãy ở lại đây ca ngợi nàng thay ta câm lặng, hỡi mộ chí! 
Bảy giờ các bạn hãy tấu nhạc lên và hát khúc điếu ca long 
trọng nào. 


CA KHÚC 

Ôi, Nữ thần Đêm, xin rộng lòng tha tội. 

Những kẻ giết Nữ hiệp đồng trinh của Người 
Giờ đẩy, họ ăn năn hối lỗi. 

Quẩy quanh mồ, dâng khúc bi ca: 

Đèm trường hỡi, nảng sầu đau 
Hãy tiếp hơi cho lời ta than thở 
Não nùng. 

Mộ ơi, mở cho hồn phiêu diễu 
Cho tới khi tắt dần tang khúc 
Não nùng. 

CLAOĐIÔ - Thôi, tạm biệt, hài cốt em yêu, hãy ngủ ngon! Lễ truy 
điệu này, hàng năm, anh sẽ cử hành. 

ĐÔN PÊĐRÔ-Thôi chào bạn. Hãy tắt đuốc đi. Chó sói, bắt được mồi, 
đã về rừng và kìa, bình minh êm ả, đi trước cỗ xe của Phơbơx (1) 
đã điểm những vệt xám lên mạn chân trời đằng Đông còn ngái 
ngủ. Cảm ơn tất cả các bạn và hãy để mặc chúng tôi. Tạm biệt. 

CLAOĐIÔ - Chào các bạn, người nào về ngả nấy. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nào, ta về thay quần áo, rồi đến nhà Lêônatô. 


(V 


Tức mặt trời. 



1118 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CLAOĐIÔ - Cầu cho cuộc hôn phôi lần này sẽ may mắn hơn mối 
duyên dang dở mà chúng ta vừa xót xa truy điệu! 

Cùng vào 


CẢNH IV 

Một căn phòng trong nhà Lêônatô 


Lêônatô, Antôniô, Biniậich, Biơtrix, Magơrit, 

Ơxuỉơ, mục sư Franxix và Hirô ra 

MỤC Sư FRANXIX - Tôi đã chẳng bảo tiểu thư vô tội là gì? 

LÊÔNATÔ - Cả hoàng tử và Claođiô cũng vậy, họ kết tội cháu nó là 
do sự lầm lẫn mà cha đã nghe bàn cãi. Nhưng Magơrit thì phần 
nào cũng có lỗi, mặc dầu chỉ là vô ý thức, như đã thấy rõ qua 
suốt quá trình thẩm vấn. 

ANTÔNIÔ - Tôi rất mừng thấy mọi việc kết thúc tốt đẹp như thế 
" này. 

BINIĐICH - Tôi cũng vậy, nếu không thì, vì tín nghĩa, tôi sẽ bắt buộc 
phải có cuộc tính sổ với chàng trai trẻ Claođiô về chuyện ấy. 

LÊỒNATÔ - Thôi được, bây giờ con gái cha cùng tất cả các bạn nữ 
hãy rút sang một phòng riêng, khi nào ta cho gọi, thì mang 
mặt nạ trở lại đây. Hoàng tử và Claođiô hẹn đến thăm ta vào 
giờ này. 

Tốp nữ VCLO 

(Với Antôniô) - Chú biết nhiệm vụ mình rồi đấy: chú phải 
đóng vai cha của con gái anh chú và gả nó cho chàng trai trẻ 
Claođiô. 

ANTÔNIÔ - Tôi sẽ làm việc đó với bộ mặt nghiêm trang. 

BINIĐICH (với mục sư) - Có lẽ con phải nhờ cha ra tay giúp. 

MỤC SƯ - Để làm gì, công tử? 

BINIĐICH - Để gắn bó hoặc làm tan rã đời con. Một trong hai điều 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1119 


đó. Thưa tôn ông Lêônatô, sự thật là cháu gái tôn ông nhìn tôi 
bằng con mắt ưư ái. 

LÊÔNATÔ - Con mắt ấy, con gái lão đã cho nó mượn. Đúng thế. 

BINIĐICH - Và tôi cũng đáp lại nàng bằng con mắt của tình yêu. 

LÊÔNATÔ - Theo thiển ý, cách nhìn ấy, công tử có được là nhờ lão, 
nhờ Claođiô và hoàng tử. Nhưng ý công tử muốn thế nào? 

BINIĐICH - Thưa tôn ông, câu trả lời của tôn ông thật bí hiểm. Còn 
về ý cháu thì nếu tôn ông đồng ý, cháu muốn ngày hôm nay sẽ 
se kết chúng cháu bằng hôn lễ long trọng. Vì thế mà con muốn 
nhờ cha giúp hộ, thưa cha. 

LÊÔNATÔ - Lòng ta thuận theo ý thích của cháu. 

MỤC SƯ - Và cha cũng xin giúp sức. Kìa, hoàng tử và Claođiô đã đến. 

Đôn Pêđrô và Claođiô ra cùng tùy tùng 

ĐÔN PÊĐRÔ - Xin chào cuộc họp mặt tốt đẹp này. 

LÊÔNATÔ - Kính chào Điện hạ; chào Claođiô. Chúng tôi đang chờ 
nhị vị. Bá tước đã quyết định hôm nay cưới con gái của em trai 
lão chưa? 

CLAOĐIÔ - Cháu vẫn giữ nguyên ý định, dù nàng có là một thiếu nữ 
Etiôpi (1) chăng nữa. 

LÊÔNATÔ - Chú hãy gọi cháu nó ra. Cha mục sư đã sẵn sàng đây. 

Antôniô vào 

ĐÔN PÊĐRÔ - Chào Biniđich. Có chuyện gi mà ngươi mang bộ mặt 
tháng hai đầy sương gió, dông tố và mây mù thế? 

CLAOĐIÔ - Theo tôi, anh ta đang nghĩ đến chú bò rừng đấy. Chậc! 
đừng sợ, cậu. Bọn mình sẽ lấy vàng bịt đầu sừng nó. Và cả châu 
Âu khi thấy cậu sẽ vui thích như nàng Iurôp (2) thấy thần ơupite 
cuồng nhiệt biến mình thành con thú dam mê tình ái. 

BINIĐICH - Bá tước ạ, con bò rừng Jupite có tiếng rông dễ 
thương. Chắc trước kia có một con bò rừng kỳ lạ nào nhảy 
con bò cái của phụ thân anh và kết quả của chiến tích hiển 


(1) Một câu nói đùa thông thường về những cô gái tóc nâu, nhưng ỏ đây không 
đúng chỗ. 

(2) Iurôp vừa là châu Âu, vừa là một người đẹp trong thần thoại Hy Lạp được thần 
Jupite yêu say mê. Để làm vui lòng nàng, thần đã hóa thành con bò rừng. 



1120 


VV1LLIAM SHAKESPHARE 


hách đó là đẻ ra một chú bê rất giông anh, vì anh be be hệt 
như nó vậy. 

CLAOĐIÔ - Mình để tội cho cậu về câu ấy đó. Bây giờ, có những món 
nợ khác đang đến kìa (Antôniô trở ra cùng các cô gái đeo mặt nạ). 
Tiểu thư nào là người tôi phải giành đoạt? 

ANTÔNIÔ - Tiện nữ đây, tôi xin trao nó cho bá tước. 

CLAOĐIÔ - Vậy là nàng thuộc về tôi. Ái nương, hãy cho ta chiêm 
ngưỡng dung nhan. 

LÊÔNATÔ - Không, chưa được, chừng nào bá tước chưa cầm tay cháu 
gái lão trước mặt cha mục sư đây và thề cưđi nó. 

CLAOĐIÔ - Nàng hãy đưa tay cho ta. Trước mặt cha thánh thiện 
đây, nếu nàng ưng, ta sẽ là lang quân của nàng. 

HIRÔ - Và trước đây, khi còn sông, em đã là người vợ cũ của chàng: 
trước đây, khi chàng yêu (bỏ mặt nạ), chàng đã là người chồng 
cũ của em. 

CLAOĐIỒ - Một nàng Hirô khác! 

HI RÔ - Chính vậy, không gì xác thực hơn: một nàng Hirô đã chết ô 
nhục, nhưng em đây vẫn sống. Và chắc chắn như em đang sống, 
em là gái đồng trinh. 

ĐÔN PÊĐRÔ - Nàng Hirô trước dây! Nàng Hirô đã từng lìa đời! 

LÊÔNATÔ - Thưa Điện hạ, tiện nữ chỉ chết trong thời gian nỗi nhục 
của nó sống. 

MỤC SƯ - Tôi có thể phân giải toàn bộ điều kỳ lạ này: sau khi kết 
thúc những nghi lễ thiêng liêng này, tôi sẽ nói dài về cái chết 
của tiểu thư Hirô kiều diễm cho chư vị nghe. Trong khi chờ 
đợi, xin tạm coi đó là chuyện bình thường và ta hãy tức thì 
đến nhà thờ. 

BINIĐ1CH - Khoan đã, thưa cha. Ai là Biơtrix? 

BIƠTRIX (bỏ mặt nạ) - Người mang tên ấy là tôi đây. Anh muốn gi? 

BINIĐICH - Em có yêu tôi không? 

BIƠTRIX - À, không; không đến mức phi lý dâu. 

BINIĐICH - Vậy thì, các cô và hoàng tử cùng Claođiô đã bị đánh lừa. 
Vì các vị đó thề rằng em có yêu tôi. 

BIƠTRIX - Anh có yêu tôi không? 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1121 


BINIĐICH - Thật tình là không đến mức phi lý. 

BIƠTRIX - Vậy thì chị họ tôi, Magơrit và Ơxulơ bị lừa rồi, vì họ thề 
rằng anh có yêu tôi. 

BINIĐICH - Họ thề rằng cô gần phát ốm vì tôi. 

BIƠTRIX - Họ thề rằng anh gần chết vì tôi. 

BINIĐICH - Làm gi có chuyện. Thế cô không yêu tôi ư? 

BIƠTRIX - Thực tình thì chỉ là tình bạn. 

LÊÔNATÔ - Thôi đi cháu, ta chắc chắn rằng cháu yêu công tử. 

CLAOĐIÔ - Và tôi xin thề là anh ấy yêu Biơtrix, vì đây là một mảnh 
giấy chính tay anh ấy viết, một bài thơ lủng củng do chính anh 
ấy bóp óc nặn ra để tặng Biơtrix. 

HIRÔ - Và đây là một mảnh giấy khác tôi lấy trộm trong túi cô ấy. 
Nó do tay cô em tôi viết và chứa đựng nỗi yêu thương của cô đối 
với Biniđich. 

BINIĐICH - Thật là chuyện kỳ diệu! Chính bàn tay chúng ta chống 
lại trái tim chúng ta. Thôi được, anh sẽ lấy em, nhưng thề có 
ánh mặt trời này, đó chỉ vì thương hại. 

BIƠTRIX - Em không nỡ khước từ anh. Nhưng xin thề giữa thanh 
thiên bạch nhật, em nhượng bộ những lời dỗ dành và phần 
nào để cứu vớt đời anh vì em nghe nói anh đang héo hon 
sầu muộn. 

BINIĐICH - Im nào! Anh khép miệng em lại bây giờ (hôn nàng). 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngươi thấy thế nào, hỡi Biniđich, anh chàng có vợ? 

BINIĐICH - Tôi xin nói để bạn biết, hoàng tử ạ: một bày trí giả khua 
môi múa mép cũng không khích được tôi thay đổi ý thích đâu. 
Bạn tưởng tôi để tâm tới một bài thơ châm biếm hay một bài 
vè trào lộng hay sao? Không đâu. Nếu một gã đàn ông để cho 
đòn cân não lung lạc thì sẽ chẳng có cái gì đẹp tốt cả. Nói tóm 
lại, một khi tôi chủ tâm lấy vợ thì tôi bất cần miệng tiếng dèm 
pha của thế gian. Do đó, bạn đừng có châm chọc tôi về những gi 
trước đây tôi đã phát biểu chống hôn nhân, vì con người ta vốn 
là một cái gi dao động, và đó là kết luận của tôi. Còn về phần 
cậu, Claođiô ạ, trước tôi nghĩ là phải đánh cậu, nhưng nay coi 
như cậu đã thành họ hàng với tôi, nên tôi tha cho cậu sống yên 
lành. Và hãy yêu bà chị họ tôi. 


71 - SECHXPIA 



1122 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CLAOĐIÔ - Khi trước mình hy vọng là nếu cậu khước từ Biơtrix, 
mình sẽ nện cho cậu đến phải từ bỏ cuộc đời độc thân để dạy 
cho cậu biết đừng có tráo trở hai mặt, điều mà chắc chắn cậu sẽ 
làm, nếu cô em gái tôi không giám sát cậu thật chặt chẽ. 

BINIĐICH - Thôi, nào chúng ta là bằng hữu. Ta hãy nhảy trước khi 
làm lễ cưới, cho trái tim ta và gót chân tân giai nhân nhẹ 
lâng lâng. 

LÊÔNATÔ - Sau lễ cưới hẵng nhảy. 

BINIĐICH - Không, ngay bây giờ kia! Cử nhạc lên! Hoàng tử, nom 
bạn buồn xỉu. Hãy lấy vợ đi, hãy lấy một cô vợ. Không chiếc 
gậy nào đáng kính bằng một cái gậy chuôi sừng (1) . 

Một liên lạc vào 

LIÊN LẠC VIÊN - Bẩm Điện hạ, lệnh đệ Jon bị bắt trong khi trốn 
chạy và đang được lính võ trang giải về Mexina. 

BINIĐICH - Kệ, đến mai hẵng nghĩ tới hắn. Tôi sẽ bày cho bạn cách 
trừng phạt hắn thật đích đáng. Tiêu sáo, hãy thổi lên! 

Tất cả nhảy và cùng vào 


(ĩ) Câu này, cho tới nay, vẫn chưa ai diễn giải cho rõ ý. Một sỗ' cho rằng trong các 
cuộc thách đấu ngày xưa, có thể dùng gậy có đầu bịt sừng thay gươm. Xtâu (Stowe> 
trong Biên niên sử của ông dã mô tả cuộc dấu giữa Henri Nêlơ và Joóc Thon, trong 
đó Nêlơ dùng gậy có đầu bịt sừng. Một sô' nhà nghiên cứu khác nói rằng, một dạo 
những người có vợ thường dùng can có chuôi sừng. Henri Fluyser cho rằng đây ám 
chỉ cây gậy của giáo sĩ Bêcket. Cả mấy cách giải thích này, chúng tôi dều thấy 
chưa thỏa đáng, nhưng, trong khi chờ dợi, xin ghi lại dể tham khảo. 



CÓ GÌ ĐÂU MÀ RỘN 


1121 


BINIĐICH - Thật tình là không đến mức phi lý. 

BIƠTRIX - Vậy thì chị họ tôi, Magơrit và Ơxulơ bị lừa rồi, vì họ thề 
rằng anh có yêu tôi. 

BINIĐICH - Họ thề rằng cô gần phát ốm vì tôi. 

BIƠTRIX - Họ thề rằng anh gần chết vì tôi. 

BINIĐICH - Làm gì có chuyện. Thế cô không yêu tôi ư? 

BIƠTRIX - Thực tình thì chỉ là tình bạn. 

LÊÔNATÔ - Thôi đi cháu, ta chắc chắn rằng cháu yêu công tử. 

CLAOĐIÔ - Và tôi xin thề là anh ấy yêu Biơtrix, vì đây là một mảnh 
giấy chính tay anh ấy viết, một bài thơ lủng củng do chính anh 
ấy bóp óc nặn ra để tặng Biơtrix. 

HIRÔ - Và dây là một mảnh giấy khác tôi lấy trộm trong túi cô ấy. 
Nó do tay cô em tôi viết và chứa đựng nỗi yêu thương của cô dối 
với Biniđich. 

BINIĐICH - Thật là chuyện kỳ diệu! Chính bàn tay chúng ta chống 
lại trái tim chúng ta. Thôi được, anh sẽ lấy em, nhưng thề có 
ánh mặt trời này, dó chỉ vì thương hại. 

BIƠTRIX - Em không nỡ khước từ anh. Nhưng xin thề giữa thanh 
thiên bạch nhật, em nhượng bộ những lời dỗ dành và phần 
nào để cứu vđt đời anh vì em nghe nói anh đang héo hon 
sầu muộn. 

BINIĐICH - Im nào! Anh khép miệng em lại bây giờ (hôn nàng). 

ĐÔN PÊĐRÔ - Ngươi thấy thế nào, hỡi Biniđich, anh chàng có vợ? 

BINIĐICH - Tôi xin nói để bạn biết, hoàng tử ạ: một bày trí giả khua 
môi múa mép cũng không khích được tôi thay đổi ý thích đâu. 
Bạn tưởng tôi để tâm tới một bài thơ châm biếm hay một bài 
vè trào lộng hay sao? Không đâu. Nếu một gã đàn ông để cho 
đòn cân não lung lạc thì sẽ chẳng có cái gì đẹp tốt cả. Nói tóm 
lại, một khi tôi chủ tâm lấy vợ thì tôi bất cần miệng tiếng dèm 
pha của thế gian. Do đó, bạn đừng có châm chọc tôi về những gì 
trước đây tôi đã phát biểu chống hôn nhân, vì con người ta vốn 
là một cái gì dao động, và đó là kết luận của tôi. Còn về phần 
cậu, Claođiô ạ, trước tôi nghĩ là phải đánh cậu, nhưng nay coi 
như cậu đã thành họ hàng với tôi, nên tôi tha cho cậu sống yên 
lành. Và hãy yêu bà chị họ tôi. 


71 - SECHXPIA 



1122 


WILLIAM SHAKESPEARE 


CLAOĐIÔ - Khi trước mình hy vọng là nếu cậu khước từ Biơtrix, 
mình sẽ nện cho cậu đến phải từ bỏ cuộc đời độc thân để dạy 
cho cậu biết đừng có tráo trở hai mặt, điều mà chắc chắn cậu sẽ 
làm, nếu cô em gái tôi không giám sát cậu thật chặt chẽ. 

BINIĐICH - Thôi, nào chúng ta là bằng hữu. Ta hãy nhảy trước khi 
làm lễ cưới, cho trái tim ta và gót chân tân giai nhân nhẹ 
lâng lâng. 

LÊÔNATÔ - Sau lễ cưới hẵng nhảy. 

BINIĐICH - Không, ngay bây giờ kia! Cử nhạc lên! Hoàng tử, nom 
bạn buồn xỉu. Hãy lấy vợ đi, hãy lấy một cô vợ. Không chiếc 
gậy nào đáng kính bằng một cái gậy chuôi sừng (1) . 

Một liên lạc vào 

LIÊN LẠC VIÊN - Bẩm Điện hạ, lệnh đệ Jon bị bắt trong khi trôn 
chạy và đang được lính võ trang giải về Mexina. 

BINIĐICH - Kệ, đến mai hẵng nghĩ tới hắn. Tôi sẽ bày cho bạn cách 
trừng phạt hắn thật đích đáng. Tiêu sáo, hãy thổi lên! 

Tất cả nhảy và cùng vào 


(ìị Câu này, cho tới nay, vẫn chưa ai diễn giải cho rõ ý. Một sô' cho rằng trong các 
cuộc thách đấu ngày xưa, có thể dùng gậy có đầu bịt sừng thay gươm. Xtâu ('Stowel 
trong Biên niên sử của ông đã mô tả cuộc đấu giữa Henri Nêlơ và Joóc Thon, trong 
đó Nêlơ dùng gậy có đầu bịt sừng. Một số nhà nghiên cứu khác nói rằng, một dạo 
những người có vợ thường dùng can có chuôi sừng. Henri Fluyser cho rằng đây ám 
chỉ cây gậy của giáo sĩ Bêcket. Cả mây cách giải thích này, chúng tôi đều thấy 
chưa thỏa đáng, nhưng, trong khi chờ đợi, xin ghi lại để tham khảo. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 

Hài kịch năm hồi 
DƯƠNG TƯỜNG dịch 



In theo cuốn: Sêchxpia, Hài kịch Sêchxpia, 
tập 2, Nxb Văn học, Hà Nội, 1981 



TIỂU DẪN VỀ 
ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


Vở kịch này được viết vào khoảng 1599 - 1600, được trình diễn nhiều 
lần thuở sinh thời của tác giả, từ năm 1601, nhưng chỉ được in ra lần đầu 
tiên trong bản Folio năm 1623, tức sau khi Shakespeare đã mất. 

Các học giả phương Tây đã bàn khá nhiều đến nguồn gốc củng như 
tên gọi của vỏ kịch, về cốt truyện và các tình tiết liên quan đến mấy nhân 
vật chính là Ôlỉvia, Orxinô, Viôla, Xêbaxchiên, vở kịch gần gủi nhất với 
một truyện được thuật lại trong tập sách của Barnabê Risơ Giã từ nghề 
binh... in năm 1581. Những truyện tương tự trong đó có những cuộc tình 
duyên trắc trở, éo le do sự cải trang nam nữ và sự lẫn lộn giữa hai anh em 
giống hệt nhau - củng thấy có trong kho truyện ngắn của nhà văn Banđêlô 
người Italia, được nhà văn Belơphorext người Pháp dịch ra trong tập 
Những câu chuyện bi thảm (1570) của mình. Đề tài này củng khá phổ biến 
trong các hài kịch Italia vào nửa sau thế kỷ XVI. 

Nhưng dẫu có bắt nguồn từ đâu thì củng như trong nhiều trường hợp 
khác, nhà nghệ sĩ thiên tài Shakespeare, ở đây, đã nhào nặn lại để xây 
dựng cốt truyện và các nhân vật của mình, sáng tạo ra một trong những 
vỏ hài kịch xuất sắc nhất, nổi tiếng nhất của mình là Đềm thứ mười hai. 

Tên gọi đầy đủ của vỏ kịch này là Đêm thứ mười hai, hay Muôn gọi là 
gì cũng được (Twelfth Night, or What you will). Nếu như nnan đề của một 
tác phẩm nghệ thuật phải liên quan như thế nào đó đến nội dung của nó 
thì đây không phải là một cái nhan đề chỉnh cổng. Đêm thứ mười hai là 
tính từ ngày lễ Giáng sinh, qua tết dương lịch, cho đến những ngày đầu 
tháng giêng năm mới: Thời Shakespeare, ở Anh, đó là dịp hội hè vui chơi 
trong toàn xã hội. Đêm thứ mười hai, đêm cuối cùng của những ngày lễ 
lạt, thường củng là đêm vui nhất. Mọi trò giải trí được bày ra, nhất là 
trong giới quỷ tộc ở triều đình: hội hóa trang, nhạc vủ, diễn kịch v.v... Vở 
kịch này được viết ra để trình diễn trong một đêm như thế, trước mặt Nữ 
hoàng Elizabeth, có thể vào đầu tháng giêng năm 1601. Shakespeare 



1126 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


không gọi nó bằng một cái tên thông thường, mà bằng cái dịp nó được 
trình diễn. Giới nghiền cứu, tuy thế, lại muốn nhìn nhận ra ở đây một ỷ 
nghĩa khác, sâu sắc hơn. Đêm thứ mười hai là đêm vui cuối cùng, vở hài 
kịch này cũng là cuộc chia tay của chính tác giả với niềm vui ngày trước. 
Sau Đêm thứ mười hai, trong quá trình sáng tác của Shakespeare, khống 
còn có tiếng cười hân hoan, khoái trá, phơi phới yếu đời như thế nữa, mà 
xuất hiện những “hài kịch u ám” và những bi kịch lớn của giai đoạn sau. 

Thế còn tại sao lại Muôn gọi là gì cũng được? Vở kịch, như vừa nói, 
chưa có một cái tên thích hợp với nội dung, cho nên xem xong ai muốn gọi 
nó như thế nào thì tùy ý. Ngoài ra, tác giả như muốn trả lời trước cho 
những người muốn sắp xếp tác phẩm của mình theo những phạm trù 
khuôn sáo, những thể loại truyền thống, mà không thấy hết cái nội dung 
hết sức phong phú đa dạng của nó. Ở trong này có nhiều loại xung đột đủ 
mọi sắc thái thẩm mỹ, đủ kiểu tâm hồn và tình cảm, tất cả lại xảy ra ở cái 
xứ sở Hyria xa xôi huyền ảo, cho nên thôi thi tùy theo sờ thích người xem, 
"muốn gọi là gì củng được”(ỉ) 

Cũng như trong nhiều vở hài kịch khác, ở đây Shakespeare để cho sự 
việc xảy ra trong một đất nước gần như huyền ảo. Những con người bằng 
xương bằng thịt, có những tình cảm hoàn toàn trần thế này hình như sống 
trong một thế giới thần tiên nào đỏ, nơi suốt ngày dặt dìu tiếng nhạc và 
lanh lảnh tiếng hát ca, nơi tất cả mọi người, trừ vị quận công đứng đầu xứ 
sở Orxinô đến cồ hầu gái Maria, chỉ lo có một chuyện: yếu đương say đắm 
và vui chơi thỏa thích. 

Sau một vụ đắm thuyền, cô gái trẻ Viôla dạt vào bời biển Ilyria. Mặc 
dầu vừa mất đi người anh trai thăn yêu là Xêbaxchiên trong tai nạn ngoài 
biển cả, đặt chân lèn cái xứ sở kỳ diệu này, lập tức Viôla bị cuốn hút vào 
cái không khí ảo huyền của nó. Thích phiếu lưu, sẵn sàng chờ đợi mọi bất 
ngờ của số phận, Viôỉa cải nam trang đến xin hầu quận công Orxỉnô. 
Người hầu cận mới này, dưới cái tên Xèzariô, nhanh chóng chiếm được 
lòng tin yếu của chủ nhàn và được ồng giao cho cái nhiệm vụ tế nhị khó 
khăn là đến tìm gặp cho được nữ bá tước Ôlivia để giải bày mối tình say 
đắm và đau khổ của mình. Nhưng, oái oăm thay, chính Viôla củng lại 
đem lòng yêu tha thiết Orxinố. Vốn có tâm hồn cao thượng, Viôla - Xêzariô 
biết đè nén trái tim sôi nổi của mình để làm nhiệm vụ: giành cho được 
tỉnh yêu của Ôlivia đối với Orxỉnô. Sứ giả của Orxỉnô biết nói về tình yêu 
hay đến nỗi không những đã cất được gánh nặng u sầu trong tâm hồn 
Ôlivia mà chiếm luôn được trái tim kiêu hãnh của nàng. Thật rắc rốiỉ 
Trong cả ba nhân vật này, chỉ có Viôla biết được sự thật, hiểu hết cái trớ 
trêu của tình huống do chuyện mình cải nam trang. Nàng vừa có trái tỉm 
nồng cháy, vừa có trí tuệ thông minh, tỉnh táo. Nàng thuộc loại nhân vật 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1127 


nữ tuyệt vời của Shakespeare, kết hợp được vẻ đẹp bên ngoài với sự sâu 
sắc trong tâm hồn, những tình cảm hồn nhiên nồng nhiệt với một ý chí, 
nghị lực phi thường. 

Orxinô khát khao một tình yêu lớn, nhưng chàng là một người mơ 
mộng yếu đuối hơn là một người hành động. Chàng yếu tình yêu, chứ 
không phải yêu người yêu như một cá nhân cụ thể, cho nên khi biết 
Xêzariô là con gái, thì Orxinô sẵn sàng chuyển từ lòng tin yếu người hầu 
cận vốn thiết tha với hạnh phúc của mình sang tình yêu đôi lứa nồng nần 
mà chàng vẫn chờ mong từ trước. 

Ôlivỉa xuất hiện trong vở kịch với một trạng thái tinh thần khác. Do 
những tang tốc trong gia dinh, nàng muốn đóng vai cô em gái đau khổ 
không gì an ủi nổi, quyết đóng cửa trái tim với cuộc đời. Nhưng cuộc sống 
âm thầm, cô độc, trái với tự nhiên ấy, đâu có thể kéo được lâu dài. Tâm 
hồn của nàng củng đã chín để yếu đương. Chỉ cần Xêzariô xuất hiện vài 
lần là tình yêu đã nẩy nở trong trái tim tràn đầy nhựa sống kia, mãnh 
liệt, kiên quyết, dồi hỏi... Chúng ta cười cợt những cuộc gặp gỡ lý thú giữa 
Ôlivia và Xêzariỗ, vì biết rằng Ôlivia đã nhầm lẫn, nhưng lại rất xúc 
động trước sự chuyển hóa tự nhiên trong tình cảm của nàng. Một lần nữa 
dưới ngòi bút của Shakespeare, chủ nghĩa khắc kỷ đã bị chủ nghĩa nhân 
văn đánh bại. 

Cuối cùng, khi gặp Xêbaxchiên mà nàng tưởng là chàng trai vẫn lui 
tới với mình, sự đắm say lên đến cực điểm, Ôlivia vừa van nài vừa ép 
buộc tổ chức ngay lễ hôn phối ở giáo đường. Xèbaxchiên, mà diện mạo và 
tính cách giống hệt với cô em gái Viôla, không khước từ cái hạnh phúc đột 
ngột đến với mình trong cái xứ sở thần tiền Ilyriaỉ Mọi người đều tìm 
kiếm hạnh phúc trong tình yếu, nhưng khi nó đến thì hoàn toàn không 
đúng như người ta chờ đợi. Orxỉnô muốn chiếm đoạt trái tim của Ôlivia, 
nhưng lại tìm thấy hạnh phúc ở Viôla; Ôlivia mè đắm Xêzariô - Viôla, thì 
Xêbaxchiên lại đến kịp thời để thay thế và vừa ban cho vừa tiếp nhận 
hạnh phúc; Viôla lâm vào tình trạng éo le, đau khổ, không hy vọng ở 
hạnh phúc cho riêng mình, thì bỗng nhiên với sự xuất hiện của 
Xêbaxchiên, nàng trở lại “phận gái* và được đền bù một cách xứng đáng 
với tình yêu của Orxinô; Xêbaxchiên di tìm em sau cơn hoạn nạn thì lại 
thấy người yêu và bạn đời! 

Tất cả những nhản vật thuộc tuyến này đều là những con người cao 
quỷ, tốt đẹp, rõ ràng có bị lý tưởng hóa so với cuộc sống thực, nhưng 
Shakespeare đã miếu tả đúng những nhân vật như thế để chỉ ra rằng con 
người có khả năng đến mức nào trong những biểu hiện tốt đẹp nhất của nó. 

Bền cạnh cái thế giới của những tình cảm cao đẹp trên kia, trong vở 
kịch này còn có một thế giới khác, trần tục hơn, trong đó con người hoàn 



1128 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


toàn không được lý tưởng hóa, nhưng không phải vì thế mà kém phần 
đáng yêu. Đó là thế giới của Tôby Belts và cô hầu gái Maria. Họ mới là 
đại diện thực sự cho niềm vui trần thế của những con người được giải 
phóng trong thời Phục hưng ỏ châu Ấu. 

Không phải tình cờ mà Tôby Belts mang một cái tên Anh. Gã không 
phải là một công dân điển hình của xứ Ilyria đầy mộng ảo trên kia. Gã 
không thiết đến những giá trị tinh thần, đến vị trí trong xã hội, đến 
những rung động của trái tim. Gã chỉ thích có đánh chén no say và đùa 
chơi thỏa chí giữa lúc đang túy lúy càn khôn. Củng như ở chàng hiệp sĩ 
bụng phệ Phanxtáp trong vở kịch lịch sử Henry IV, lý tưởng sống của gã 
là khoái lạc. Nhưng là một quý tộc phá sản, không có điều kiện để ăn 
chơi xài phí, gã đành sống nhờ sống gửi ở nhà cô cháu gái giàu có Ôlivia. 
Tuy vậy, gã củng có cách kiếm chác bằng vị trí riêng của mình. Xô đẩy 
anh chàng Anđru vào trò ve vãn nàng Ôlivia, gã giả đóng vai mai mối 
giữa hai người. Anđru là một kẻ ngây ngô hèn nhát đầy mộng tưởng, mất 
tiền, mất ngựa cho người khác mà cuối cùng chỉ là đối tượng giễu cợt cho 
thiển hạ. 

Về hùa với Tôby còn có cô hầu gái Maria. Đây là một cô gái ranh 
mãnh, thông minh, tinh nghịch trong các trò đùa nhưng cũng hết sức 
thực tế trong đời: cô muốn được tôn ông Tôby lấy làm vợ để nâng cao địa 
vị xã hội của mình. 

Tôby và Maria có một kẻ thù: lão quản gia Malvôliô. Hẳn là đối 
tượng châm biếm và đả kích của vở kịch. Hắn tiêu biểu cho cái đợ .0 đức 
Thanh giáo thịnh hành ở Anh thời Phục hưng. Hẳn luôn luôn tỏ ra khô 
khan, nghiêm khác đối lập với niềm vui trần thế của con người. Tồby nói 
với hắn: “Chú mày là cái thả gì ngoài chức quản gia? Chú mày tưởng chú 
mày là người đức độ thì trong nhà không còn có bánh ngọt và rượu mạnh 
nữa chang?” (Hồi II, Cảnh 3), vừa chửi mắng hắn, vừa nói lèn được nhân 
sinh quan của mình. 

Malvồliô còn có một tật xấu cá nhân trầm trọng nữa: ưa quyền thế và 
đầy tham vọng. Chính vì thế mà cả bọn Maria, Tôby, Anđru đưa hắn vào 
một trò đùa hiểm có khiến hắn tưởng là được nữ chủ nhân yêu dấu, và trở 
nên lố bịch, kệch cỡm khác thường. Lúc đầu, đây chỉ là chuyện buồn cười 
và thực ra củng vồ hại. Nhưng dần dần trò đùa trở nên tai ác, độc địa hơn, 
biến thành một cuộc trả thù thực sự, khi lão quản gia bị ném vào ngục tối 
và trở thành tội phạm trong tay các gia nhân. Hình tượng Malvôliô thoạt 
đầu có tính chất hài hước, đến đày có một màu sắc khác. Xung đột đã gay 
gắt hơn, đòi hỏi những cách giải quyết kịch liệt, không thỏa hiệp giữa hai 
lực lượng. Trong cái xứ sỗ Ilyria đầy tình yêu, và niềm vui trần thế này, 
cuối cùng Malvôliô đã bị đánh bại một cách thảm hại, nhưng cái bóng đen 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1129 


ghè gớm của hẳn nhắc nhở tới điều ác đang tồn tại thực sự trong cuộc sống 
và đe dọa những lý tưởng nhân văn chủ nghĩa của thời Phục hưng. Sự 
chuyển hóa trong sắc thái thẩm mỹ của hình tượng Malvôliô háo hiệu sự 
xuất hiện của cái hi trong giai đoạn sau hoàn toàn không cách xa Đêm thứ 
mười hai, đèm giã từ niềm vui của chính nhà viết kịch. 

Trong vở kịch này, trừ Malvôliô, tất cả mọi người đều nhân hậu, lạc 
quan, vui vẻ, dễ yêu. Nhưng còn một nhăn vật đặc sắc nữa: gã hề điên 
Fext. Gã là một trong những anh hề thông minh sắc sảo nhất của 
Shakespeare. Gã là thằng điên, làm trò vui cho thiên hạ hằng những lời 
đùa cợt, nhưng chính gã lại tiêu biểu cho trí tuệ của nhân dân, luôn luôn 
tỉnh táo và gần với chân lý nhất. Viôla nói về gã như sau: 

"Gã này thật đủ khôn ngoan để sắm vai một anh hề điên và để làm 
những gì đòi hỏi ít nhiều trí tuệ. Gã phải quan sát tâm trạng, phẩm cách 
của người gã đùa giễu cùng với thời cơ, và như con diều hâu, bổ nhào 
xuống chộp từng chiếc lông chim lộ ra trước mắt. Đó là một công việc khó 
khăn chẳng kém gì nghệ thuật của một bậc hiền tài. Bởi vì sự điên dại do 
gã phô bày một cách khôn ngoan thì chỉnh chu đâu ra đấy, còn người 
khôn ngoan, khi đã hóa dại, là mất trí hoàn toàn (Hồi II, Cảnh 1). 

Fext, gã hề điên, đúng là kẻ thông minh, tài hoa nhất hội. Gã có thể 
thích hợp với mọi loại chủ nhân, mọi môi trường, mọi tình huống, được 
nhiệt liệt tán thưởng ở khắp nơi, nhưng gã luôn luôn làm chủ được mình, 
ném những lời phán xét sắc nhọn như tên bắn ra xung quanh và hình như 
gã là người duy nhất trong vở kịch không bị lây bởi cái niềm vui điên dại, 
rộn ràng nhưng mộng ảo của xứ Ilyria thần tiên nọ: những bài hát của gã 
từ đầu chí cuối đều đượm buồn man mác, chất nặng nhiều niềm đau của 
cuộc đời hơn. Đây là những bài ca dân gian không liên quan gì đến nội 
dung của vở kịch đặt vào miệng của thăng hề theo thói quen của sân khấu 
đương thời, hay là cảm quan hiện thực của nhà nghệ sĩ thiên tài nắm bắt 
được cuộc sống trong những mâu thuẫn tinh vi huyền diệu nhất của nó? 

NGUYỄN ĐÚC NAM 



NHÂN VÂT 


ORXINÔ 

quận công xứ Ilyria 

XÊBAXCHIÊN 

nhà quý tộc trẻ, anh trai Viôla 

ANTÔNIÔ 

thuyền trưởng, bạn Xêbaxchiên 

MỘT THUYỀN TRƯỞNG bạn Viôla 

VALENTIN 

CƯRIÔ 

Ị quý tộc, tùy tùng của công tước 

NGÀI TÔBY BELTS’ 

chú Ôlivia 

NGÀI ANĐRU ÊIGHIƯTSIC 

MALVÔLIÔ 

quản gia của Ốlivia 

PEBIƠN 'Ị 

FEXT, một anh hề J 

Phục vụ Ôlivia 

► 

ÔLIVIA 

VIÔLA 

nữ bá tước giàu có 

MARIA 

hầu gái của Ôlivia 


Các nhà quý tộc, mục sư, thủy thủ, sĩ quan, 
nhạc công và những tùy tùng khác 

Một thành phố thuộc xứ Iỉyria 
và bờ biển gần thành phố đó 



HỒI MỘT 

CẢNH I 

Một căn phòng trong lâu đài của quận công Orxinô 


Công tước, Curiô, các nguyên lão nghị viện ra, 
các nhạc công theo sau phục vụ 

QUẬN CÔNG - Nếu âm nhạc là thức ăn của tình yêu, thì hãy tiếp tục 
diễn tấu đi. Hãy cho ta no nê thừa mứa, tới mức nỗi thèm khát 
này đâm bội thực mà chết. Đánh lại đoạn ấy lần nữa! Nhạc điệu 
lắng dần rồi bặt đi. Ôi! Nó vẳng qua tai ta như một âm thanh 
ngọt ngào phả trên một bồn hoa tím, ngắt trộm mùi hoa và lại 
tỏa từng hương. Thôi, đừng đàn nữa: bây giờ nghe không được 
êm ái như trước nữa. Ôi, hồn của ái tình! ngươi mới lạ lùng và 
tươi mát làm sao! Ngươi mênh mông đón nhận như biển cả, bất 
cứ cái gì lọt vào đó, dù chỉ trong một phút, dù quý báu và lớn lao 
đến đâu, cũng đều bé lại và giảm giá. Sự ngông cuồng tưởng 
thiên hình vạn dạng, chỉ riêng nó là ảo huyền cao độ. 

CƯRIÔ - Ngài có đi săn không, thưa đức ông? 

QUẬN CỒNG - Gì kia, Curiô? 

CƯRIÔ - Hươu ạ. 

QUẬN CÔNG - Ồ, đúng thế, đúng là điều cao cả nhất mà ta từng 
thấy. Ôi, khi mắt ta nhìn thấy Ôlivia lần đầu, tưởng chừng 
nàng thanh lọc không khí sạch hết mùi xú uế. Phút chốc, ta 
bỗng biến thành một con hươu và từ đó đến nay, những dục 
vọng, như bầy chó săn hung tợn và độc ác, cứ truy đuổi ta hoài. 

Valentin ra 

- Thế nào? Có tin gì về nàng không? 


1132 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


VALENTIN - Bẩm đức ông, tôi không được nàng tiếp, nhưng tì nữ của 
nàng đã trả lời như sau: Cả đến đất trời cây cỏ, trong vòng bảy 
năm nữa, cũng sẽ không được thấy trọn dung nhan nàng giữa 
thanh thiên bạch nhật. Khi đi dạo, nàng sẽ đeo mạng che mặt 
như một nữ tu sĩ. Và mỗi ngày một lần, dòng lệ từ đôi mắt xót 
xa lại tuôn đẫm khuê phòng. Mọi cái đó là để làm đượm tâm 
tình với người anh trai quá cố, mà nàng muôn giữ cho tươi xanh 
và trường cửu trong ký ức sầu não của mình. 

QƯẬN CÔNG - Ổi, con người có trái tim đẹp đẽ, mới chỉ là trả nghĩa 
anh mà đã vậy, huốhg hồ khi mũi tên vàng tình ái giết hết mọi 
niềm thương mến khác trong nàng, khi những ngai báu (1) nơi 
tâm hồn nàng tuyệt hảo dịu dàng chỉ thuộc một đấng quân 
vương duy nhất ngự trị, hẳn nàng sẽ yêu mãnh liệt biết chừng 
nào. Hãy tới những thảm hoa êm ái trước mặt ta kia nào; 
những ý nghĩ về tình yêu thường trải ra phong phú khi dược 
vòm lá làm tán lọng che phủ. 

Vào 


CẢNH II 
Bờ biển 


Viôla, thuyền trưởng và các thủy thủ ra 
VIỒLA - Xứ nào đây, các bạn? 

THUYỀN TRƯỞNG - Đây là Ilyria, thưa tiểu thư. 

VIÔLA - Ta biết làm gì ở đất Ilyria này? Anh trai ta đang ở 
Elyzỉum. May ra thì anh ta không chết đuối: các bạn nghĩ sao, 
các bạn thủy thủ? 

THUYỀN TRƯỞNG - Cũng may mà chính tiểu thư được cứư thoát đấy. 


n) Nguyên văn: Khi gan, óc và tim, những ngai vương chủ ấy... Trong thi pháp 
Anh thời xưa, gan, óc, tim được coi là trung tâm của tình yêu, trí nhận xét và tình 
cảm. Chúng tôi lược đi cho đỡ rườm, nặng câu thoại. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1133 


VIÔLA - Ôi, anh trai tội nghiệp của tôi! cầu cho anh tôi cũng may 
mắn như thế. 

THUYỀN TRƯỞNG - Đúng vậy, thưa tiểu thư. Xin tiểu thư hãy an tâm, 
sau lúc tàu chúng ta vỡ đôi, khi tiểu thư và số người ít ỏi thoát 
chết cùng với tiểu thư bám vào xuồng chúng tôi, tôi đã nhìn thấy 
lệnh huynh rất mực lo xa trong cơn hiểm nghèo, buộc mình vào 
một cây cột buồm lớn bồng bềnh trên mặt biển - cả đức can 
trường và lòng hy vọng đều dạy cho công tử biết hành động một 
cách thực tế. Và, như Ariôn (1) trên lưng cá heo, đến tận cuối tầm 
nhìn, tôi vẫn trông thấy công tử cưỡi lên ngọn sóng. 

VIÔLA - Vàng đây, xin thưởng lời nói đó. Bởi chính mình thoát nạn, 
ta hy vọng anh trai ta cũng thế, lời bạn lại làm ta thêm tin 
tưởng. Bạn có quen thuộc vùng này không? 

THUYỀN TRƯỞNG - Rất quen, thưa tiểu thư; vì tôi sinh trưởng ở cách 
chính chỗ này không đầy ba tiếng đồng hồ đi bộ. 

VIỒLA - Ai cai quản vùng này? 

THUYỀN TRƯỞNG - Một vị quận công dòng giông cũng cao quý như 
danh hiệu. 

VIÔLA - Quận công tên là gì? 

THUYỀN TRƯỞNG - Orxinô. 

VIÔLA - Orxinô! Ta đã nghe phụ thân nhắc đến tên chàng: dạo ấy, 
chàng còn chưa thành gia thất. 

THUYỀN TRƯỞNG - Và hiện nay, hoặc rất gần đây thôi, vẫn thế. Vì 
cách đây một tháng, tôi rời chốn này, mới chớm có tiếng xì xào 
- tiểu thư còn lạ gì, đám tiện nhân thường rỗi mồm đưa chuyện 
về kẻ cao sang - đồn đại rằng quận công đang tìm cách lọt vào 
mắt xanh nàng Olivia kiều diễm. 

VIÔLA - Nàng là người như thế nào? 

THUYỀN TRƯỞNG - Một thiếu nữ đức hạnh, con gái một công tước đã 
qua đời khoảng một năm nay, để lại nàng dưới sự chở che của 
con trai là anh ruột nàng. Người anh này ít lâu sau cũng mất. 
Người ta nói rằng vì xót thương anh vô hạn nàng đã nguyền 
không tiếp xúc, gặp gỡ bọn mày râu. 


aỉ Nhà thơ trữ tình và ca sĩ Hy Lạp thế kỷ VII. Hêrôđôt kể lại rằng, sau một 
chuyến đi thăm Xixin trở về Coranhtơ, Ariôn bị thủy thủ cướp hết của cải rồi vứt 
xuống biển. Nhưng, say mê tiếng đàn giọng hát của nhà thơ, một con cá heo đã 
bơi đến cứu chàng thoát chết. 




1134 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


VIỒLA - Ôi! ƯỚC gì ta lọt được vào, giả làm người hầu công nương ấy 
cho đến khi nào cơ hội chín muồi mới lộ hành tung với đời. 

THUYỀN TRƯỞNG - Việc ấy thật khó mà thực hiện được, vì nàng 
không chịu tiếp ai đâu, kể cả công tước. 

VIỒLA - Thuyền trưởng ạ, cách CƯ xử của bạn thật ngay thẳng. Và 
mặc dầu tạo hóa thường hay quây kín điều xấu xa, ô uế bằng 
một bức tường mỹ miều, riêng về bạn, ta vẫn tin rằng bạn có 
một tâm hồn phù hợp với tính cách hào hoa phong nhã bề 
ngoài. Ta xin bạn - và ta sẽ trả công bạn hậu hĩ - hãy giấu kín 
đừng để mọi người biết ta là ai và hãy giúp ta, vì sự cải trang 
ngẫu nhiên này sẽ rất hợp với ý đồ của ta. Ta sẽ vào hầu hạ vị 
quận công đó: bạn sẽ giới thiệu với quận công ta là một viên 
quan thị. Việc đó có thể bõ công khó nhọc của bạn đấy. Bởi vì 
ta có thể hát và nói với quận công bằng nhiều loại âm nhạc (1) 
khiến ta rất xứng đáng làm kẻ hầu cận của chàng. Những gì 
khác có thể xảy ra, ta sẽ phó mặc cho thời gian. Chỉ cần bạn 
nương theo ý ta mà kín miệng hộ thôi. 

THUYỀN TRƯỞNG - Tiểu thư hãy là thị thần của quận công và tôi sẽ 
câm như hến! Nếu lưỡi tôi bép xép, xin trời chọc mù mắt tôi. 

VIỒLA - Cảm ơn bạn. Xin bạn hãy đưa ta đi. 

Vào 


CẢNH III 

Một căn phòng trong nhà Ôlivia 


Ngài Tôby Belts* 2) và Maria ra 

TÔBY BELTS’ - Tội vạ gì mà cháu gái ta cứ tự giày vò vì cái chết của anh 
trai như thế nhỉ? Ưu phiền là kẻ thù của cuộc sống, chắc chắn vậy. 

a) Ớ một số nước châu Âu thời xưa, có tục lệ hoạn một số ca sĩ nam để giữ cho có 
giọng nữ cao (soprano,). Người ta không nhớ tục ấy có từ bao giờ, chỉ biết rằng lần 
đầu tiên một ca sĩ bị hoạn nhằm mục đích này xuất hiện ở Anh là vào năm 1600. 
m Tôby Belch - Belch có nghĩa là ợ, khạc, hàm chỉ là nhân vật này luôn say sưa chè chén. 




ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1135 


MARIA - Lạy Chúa, ngài Tôby, đêm hôm ngài nên về sớm hơn một 
chút. Cháu gái ngài, tức tiểu thư cháu, rất trách cứ về giờ giấc 
thất thường của ngài đấy. 

TÔBY - À, thà để tiểu thư trách cứ còn hơn là tiểu thư bị trách cứ. 

MARIA - Nhưng ngài cũng phải tự kiềm chế mình trong những giới 
hạn vừa phải của trật tự chứ. 

TÔBY - Kiềm chế! Còn ai tự kiềm chế mình tốt hơn ta nữa. Bộ quần 
áo này đem mặc vào mà chè chén cũng tô"t chán, cả dôi ủng 
này cũng vậy; nếu không đúng thế thì cứ lấy dây nó treo cổ 
béng nó lên. 

MARIA - Ngài cứ rượu chè be bét thế này thì rồi đến thân tàn ma 
dại mất thôi. Hôm qua, cháu thấy tiểu thư nói về chuyện ấy 
đấy; và cả về cái ông hiệp sĩ rồ dại mà tối nọ ngài đưa về để 
theo đuổi tiểu thư nữa. 

TÔBY - Ai kia? Anđru Êighiutsic ấy à? 

MARIA - Phải, chính ông ta. 

TÔBY - Anh ta chẳng kém cạnh ai ở xứ Ilyria này. 

MARIA - Thế thì có liên quan gì? 

TÔBY - Sao, anh ta được hưởng mỗi năm ba nghìn đồng tiền 
vàng (1) mà. 

MARIA - Dào, nhưng tất cả những đồng tiền vàng ấy chỉ một năm là 
sẽ hết nhẵn: ông ta rất rồ dại và hoang toàng. 

TÔBY - Hừ, ngươi chỉ nói bậy! Anh ta biết gáy cố dể câm, nói ba bốn 
thứ tiếng vanh vách từng chữ, không cần nhìn sách và có đủ 
mọi thiên bẩm tốt dẹp. 

MARIA - Quả đúng thế thật, gần như là bẩm sinh ấy. Bởi vì, không 
những rồ dại, ông ta còn chúa hay gây gổ nữa. Và nếu ông ta 
không có thiên bẩm của kẻ nhát gan dể làm nhục bớt nhuệ khí 
gây gổ thì, theo ý những người khôn ngoan, ông ta sẽ mau 
chóng có thêm cái thiên bẩm đi vào nhà mồ đấy ạ. 

TÔBY - Những kẻ nói vậy về anh ta là phường trộm cắp. Vả lại, 
chúng là những tên nào đó? 

MARIA - Họ còn nói thêm rằng ông ta đêm nào cũng chè chén say 
sưa với ngài đấy ạ. 


<l) Nguyên văn: dồng đơcớt rducat), loại tiền vàng hồi ấy thông dụng cho cả châu Âu. 



1136 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


TÔBY - Để chúc sức khỏe cho cháu gái ta, thì chừng nào cổ họng còn 
thông, ta còn uống và uống ở ngay trên đất Ilyria này. Kẻ nào 
không dám uống mừng cháu gái ta cho đến khi đầu óc quay 
cuồng như con cù, là đồ hèn nhát, đê mạt. Này, cô ả! Castiliano 
vulgo a \ Ngài Anđru Mặt Trời Đỏ (2) đến kia rồi. 

Ngài Anđru Êighiutsic ra 

ANĐRƯ - Ngài Tôby Belts’! Xin chào ngài Tôby Belts’. 

TÔBY - Ngài Anđru thân mến! 

ANĐRƯ - Chúa phù hộ cô, thưa mỹ nương. 

MARIA - Không dám, Chúa phù hộ ngài. 

TÔBY - Lân la đi, ngài Anđru, lân la đi (3) ! 

ANĐRU - Gì kia ạ? 

TÔBY - Hầu gái của cháu tôi. 

ANĐRU - Thưa quý nương Lânlađi (3) , tôi ước ao được quen thân hơn. 

MARIA - Tên tôi là Mery, thưa ngài. 

ANĐRU - Thưa quý nương Mery Lânlađi... 

TÔBY - Lầm rồi, hiệp sĩ ạ: “lân la đi” có nghĩa là hãy giáp mặt cô 
ta, hãy xáp lại gần, tán tỉnh, tấn công cô ta. 

ANĐRƯ - Lạy Chúa, tôi chả dám gạ gẫm cô ta ở chỗ đông người này. 
Có phải “lân la di” nghĩa là thế không? 

MARIA - Tạm biệt các ngài. 

TÔBY - Hiệp SĨ Anđru, chú mình để cô ta bỏ đi như thế thì sẽ chẳng 
bao giờ còn mặt mũi nào mà rút gươm ra khỏi vỏ nữa đâu! 

ANĐRU - Quý nương bỏ đi như thế thì tôi sẽ chẳng bao giờ còn mặt 
mũi nào mà rút gươm ra khỏi vỏ nữa. Thựa mỹ nương, mỹ 
nương ngỡ mình nắm những thằng ngốc trong tay đó chăng? 


(V Tôby nói trật, chính ra là Castiliano volto, tiếng Caxtiơ nghĩa là sửa soạn bộ 
mặt của người vùng Caxtiơ. Ý nói: hãy giữ bộ mặt nghiêm trang. 

^ Nguyên văn: Agueface. Tên nhân vật này, Aguecheek chiết tự làm hai là Ague 
(cơn sốtj và cheek (mái, Tôby chơi chữ gọi chệch đi thành Agueface, face là mặt. 
Chúng tôi chuyển thành biệt hiệu Mặt Đỏ. 

(V Nguyên văn: Accost, nghĩa là lại gần, tiếp cận. Tôby muốn gợi ý cho Anđru tán 
sát Maria. Anđru không hiểu, tưởng ông ta giới thiệu tên cô gái. Chúng tôi dịch là: 
Lânlađi, cốt tạo một chuỗi âm hình lơ lớ, phảng phất một tên người Âu. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1137 


MARIA - Thưa ngài, tôi có nắm tay ngài đâu. 

ANĐRU - Ồ, nhưng rồi quý nương sẽ nắm; đây, tay tôi đây. 

MARIA - À, thưa ngài “tư tưởng vốn tự do”. Xin ngài hãy khoắng tay 
vào hũ rượu cho nó ướt đi (1) . 

ANĐRƯ - Vào đâu, nương nương yêu dấu? Cái ẩn dụ của nương nương 
nghĩa là thế nào? 

MARIA - Tay ngài khô khôc (2) , thưa ngài. 

ANĐRU - Tôi cũng nghĩ vậy, tôi không đến nỗi ngu si đần độn đến 
thế, tôi có thể giữ cho bàn tay mình khô chứ. Nhưng cái câu nói 
giỡn của cô nương là thế nào nhỉ? 

MARIA - Là một câu nói giỡn khô, thưa ngài. 

ANĐRƯ - Những cái đó, cô nương sẵn lắm phải không? 

MARIA - Ồ, thưa ngài, nhiều lắm, đến tận đầu ngón tay. Thế nhưng 
bây giờ buông tay ngài ra, lại chẳng sạch trơn. 

Vào 

TÔBY - Ôi, hiệp sĩ! Chú mình cần một li rượu Canari đấy. Đã có lần 
nào ta thấy chú mình ủ rũ thế này chưa nhỉ? 

ANĐRU - Theo tôi thì chưa bao giờ: trừ phi tôn ông thấy ma men 
đánh quỵ tôi. Đôi khi, tôi nghĩ mình chẳng thông minh sáng 
láng gì hơn một con chiên đạo Gia tô hay một người binh 
thường. Nhưng có lẽ tại tôi chén thịt bò tợn quá nên hại đến 
trí khôn. 

TÔBY - Nhất định rồi. 

ANĐRƯ - Nếu biết vậy thì tôi chừa thịt bò quách đi cho xong. Mai 
tôi sẽ phóng ngựa trở về nhà thôi, tôn ông Tôby ạ. 

TÔBY - Pourquoi (3) , hiệp sĩ thân mến? 

ANĐRƯ - Pourquoi nghĩa là gì? Là về hay không về? Giá mà tôi 
dành những thời giờ tập đấu gươm, khiêu vũ và săn gấu để học 
các thứ tiếng có phải hơn không, ôi! Giá mà tôi theo đòi nghiệp 
văn chương! 


(ỉ) Nguyên văn: Xin ngài hãy đem tay mình đến nơi chè chén mà cho nó uống rượu đi. 
<2} Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa: một là tay ngài không cổ gì cả; hai là ngài 
không có tình yêu. Ở Anh thời bấy giờ, người ta cho rằng bàn tay những người 
đang yêu bao giờ cũng nhâm nhấp mồ hôi. 

(3) Tiếng Pháp trong nguyên bản: Tại sao. 


72 - SECHXPIA 



1138 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


TÔBY - Nếu thế thì đầu tóc chú mình đã đẹp ra dáng. 

ANĐRU - Liệu biết nghệ thuật, tóc tôi có đỡ hơn không? 

TÔBY - Hẳn đi rồi. Bởi vì chú mình thấy đấy, nó không quăn tự 
nhiên. 

ANĐRƯ - Nhưng mà nó cũng khá hợp với tôi đấy chứ, có phải 
không? 

TÔBY - Rất hợp. Nó rũ rượi như sợi lanh trên cái gậy quấn sợi ấy. 
Thể nào cũng có bữa một mụ nội trợ nào đó kẹp đầu chú vào 
giữa hai chân mà đánh suốt. 

ANĐRƯ - Thật đấy, mai tôi sẽ về nhà thôi, tôn ông Tôby ạ. Cháu 
gái ngài sẽ chẳng chịu tiếp ai đâu. Mà dù có chăng nữa thì 
cũng chẳng đến lượt tôi, có thể cược bốn lấy một như vậy. Đích 
thân tay quận công ở sát nách đây cũng rắp ranh giương cung 
bắn sẻ mà. 

TÔBY - Cháu gái ta sẽ chẳng nhận lời với quận công đâu. Nàng 
không chịu se duyên với ai ở thứ bậc cao hơn mình, cả về cơ 
ngơi, tuổi tác lẫn về trí tuệ. Ta đã nghe thấy nàng thề vậy. 
Chậc, nàng đã nói là như đinh đóng cột, chú mình ạ. 

ANĐRƯ - Tôi sẽ ở lại thêm một tháng nữa. Tôi là một kẻ tâm tính 
kỳ quặc nhất trên đời. Tôi rất khoái khiêu vũ trá hình và đôi 
khi vui chơi thâu đêm suốt sáng. 

TÔBY - Hiệp sĩ, chú mình có giỏi cái trò nhảy nhót đó không? 

ANĐRƯ - Không thua bất kỳ ai ở Ilyria, trừ những người hơn tôi. 
Tuy nhiên, tôi chả tự so sánh với một ông già đâu. 

TÔBY - Chú mình cừ nhất ngón gì trong điệu khoái hoạt vũ? 

ANĐRƯ - Tôi có thể đi bài nhảy dê ngon ơ, thật đấy. 

TÔBY - Còn ta thì có thể đi bài thịt cừu ngon ơ (1) . 

ANĐRU - Và cái ngón nhảy hậu thì dứt khoát tôi chẳng chịu kém ai 
ở Ilyria. 

TÔBY - Thế tại sao lại giấu biệt những cái ấy đi? Tại sao lại lấy một 


a) Tôby chơi chữ; thành ngữ to cut a caper nghĩa là nhảy cẫng lên , nhưng tách 
riêng ra, động từ to cut nghĩa là cắt , còn caper, theo từ nguyên, là do tiếng Ý 
capriola (con hoẵng hoặc con dêj và có hai nghĩa: cái nhảy cẫng và cây bạch hoa. 
To cut the mutton dịch từng chữ là cắt thịt cừu, tức là ăn thịt cừu. Đùi cừu thường 
ăn với nước xốt nụ bạch hoa. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1139 


tấm màn che những tài năng ấy đi? Phải chăng vì sợ nó bắt bụi 
như tấm hình ả Mol (1) ? Tại sao, trên đường đi lễ nhà thờ, chú 
mình không nhảy điệu khoái hoạt vũ và trở về nhà theo điệu 
luân vũ? Ta mà như chú mình thì đi dạo mát, ta cũng làm một 
bài hí vũ, đi tiểu tiện cũng diễn một đường nhất bộ vũ. Chú 
mình muốn cái gì mới được chứ? Thử hỏi thế gian này có phải 
là chỗ để giấu kín những tài, đức không? Ta nghĩ thiệt tình: 
theo cái cấu tạo đẹp đẽ của nó, bộ giò của chú mình đúng là 
được sao khoái hoạt vũ chiếu mệnh chứ chả phải chơi. 

ANĐRƯ - À, bộ giò tôi chắc lắm, và đi tất đỏ vào thì bảnh ra dáng. 
Ta đi kiếm chút gì say sưa tí chăng? 

TÔBY - Thì chúng ta còn có việc gì khác nữa? Chẳng phải là chúng 
ta sinh ra với ngôi sao Kim Ngưu chiếu mệnh đó sao? 

ANĐRU - Sao Kim Ngưu! Đó là huyệt sườn và tim (2) . 

TÔBY - Không phải, hiệp sĩ ạ, đó là huyệt bắp chân và đùi. Nào, chú 
mình thử một đường nhảy dê cho ta xem. Ha ha! Cao nữa lên! 
Ha ha! hảo, hảo! 

Vào 


CẢNH IV 

Một phòng trong lâu đài của quận công 


Valentin và Viôla trong trang phục đàn ông, ra 

VALENTIN - Nếu quận công tiếp tục sủng ái bạn như thế này thì bạn 
có cơ thăng tiến nhiều đấy, Xêzariô ạ. Quận công mới biết bạn 
có ba ngày mà đã thân thuộc vậy. 


(1) Một gái giang hồ nổi tiếng cuối thế kỷ XVI và đầu thế kỷ XVII, tên thật là 
Mery Frith, biệt hiệu là Mol cắt hầu bao. Vừa là chủ nhà thổ, vừa trộm cắp, vừa 
tàng trữ đồ ăn ắp. Hay mặc quần áo đàn ông. Hồi ấy, một cửa hiệu ở Luân Đôn 
thường bày ảnh ả này, phủ sau một tấm màn che để khỏi bụi. Ai muôn xem phải 
trả tiền trước (khoảng vài ba xuj chủ hiệu mới nhấc vải che ra. 

(2) Theo y học chiêm tinh hồi đó, mỗi bộ phận của cơ thể đều có một chòm sao chiếu. 



1140 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


VIÔLA - Hẳn bạn sợ quận công tính khí thất thường hay sợ tôi 
chểnh mảng nên mới thắc mắc về chuyện người có tiếp tục sủng 
ái tôi nữa hay không. Phải chăng trong ưư ái, người không được 
thủy chung như nhất? 

VALENTIN - Không phải thế đâu, xin bạn tin ở tôi. 

VIÔLA - Xin cảm ơn bạn. Quận công đang đến kia kìa. 

Quận cống, Curiô và những người tùy tùng ra 

QUẬN CÔNG - Có ai thấy Xêzariô dâu không? 

VIÔLA - Tôi đây, xin sẵn sàng chờ lệnh ngài, thưa đức ông. 

QUẬN CÔNG - Các người hãy lui ra một lát. Xêzariô, ngươi đã biết 
gần hết đầu đuôi câu chuyện. Cuốn sách tâm tinh tận trong 
linh hồn sâu kín của ta, ta đã mở cho ngươi xem. Vậy, chàng 
trai trẻ, ngươi hãy đến chỗ nàng, chớ có chịu để họ không cho 
vào, cứ đứng ì ở cửa nhà nàng và bảo họ rằng ngươi sẽ mọc rễ ở 
đấy kỳ đến khi nào được nàng tiếp. 

VIÔLA - Thưa đức ông cao cả, nếu nàng đắm mình trong sầu muộn, 
tới mức như người ta đồn đại thì chắc nàng sẽ chẳng khi nào 
cho tôi được yết kiến đâu. 

QUẬN CÔNG - Ngươi cứ làm náo động lên và bất chấp mọi phép lịch 
sự, chứ đừng về không. 

VIÔLA - Ví thử như tôi dược hầu chuyện nàng thì sao? 

QUẬN CỒNG - Thì hãy bày tỏ niềm dam mê say đắm của tình ta. 
Hãy thuyết về lòng trung thành tha thiết của ta khiến cho 
nàng phải kinh ngạc. Ngươi diễn đạt những dằn vặt của ta sẽ 
rất hợp. Tuổi trẻ của ngươi sẽ khiến nàng chú ý hơn là một sứ 
giả có dáng mạo nghiêm trang. 

VTÔLA - Thưa đức ông, tôi lại không nghĩ thế. 

QUẬN CÔNG - Chàng trai trẻ thân yêu, hãy tin là như vậy. Bởi vì kẻ 
nào bảo ngươi là nam tử tức là nói ngược với tuổi thanh xuân 
đẹp đẽ của ngươi: môi nàng Điana cũng không mịn màng và 
tươi thắm hơn. Tiếng ngươi thỏ thẻ như giọng thiếu nữ thanh 
tân, cao vút và lanh lảnh. Mọi nét đều phù hợp với một vai nữ. 
Ta biết sao chiếu mệnh ngươi rất ứng với công việc này... (với 
đám tủy tùng) - Cử bốn, năm người đi theo Xêzariô. Hay nếu các 
ngươi muốn thì cứ theo đi tất cả. Bởi vì giờ đây, tốt nhất là ta 
được một mình. Hãy thành công trong việc này và ngươi sẽ 
được sông tự do như chủ ngươi, và tài sản này sẽ là của ngươi. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1141 


V1ÔLA - Tôi sẽ làm hết sức mình để chinh phục người đẹp của đức 
ông. (Nói một mình) - Ôi, cuộc giao tranh mới éo le làm sao! Dù 
ta phải đi cầu hôn ai chăng nữa, trước sau ta vẫn chỉ muốn 
cùng chàng chung chăn gối. 

Vào 


CẢNH V 

Một căn phòng trong nhà ôliưia 


Maria và anh hề vào 

MARIA - Này, hãy nói cho ta hay ngươi vừa đi đâu biệt tăm, kẻo 
đừng hòng ta hé môi đủ lọt một sợi chỉ để cất lời biện bạch cho 
ngươi. Tiểu thư sẽ treo cổ ngươi vì tội vắng mặt đấy. 

HỀ - Cứ để tiểu thư treo cổ ta lên. Trên đời này, kẻ chết treo thẳng 
cẳng chẳng cần phải sợ sắc cờ nào. 

MARIA - Ngươi hãy nói rõ ý ra xem. 

HỀ - Hẳn sẽ chẳng thấy gì để mà sợ cả. 

MARIA - Một câu trả lời quá sơ sài. Ta có thể nói cho ngươi biết 
thành ngữ “Tôi không sợ sắc cờ nào” gốc gác ỏ đâu ra. 

HỂ - Ở đâu vậy, hả cô nương Mery? 

MARIA - Ớ các cuộc chiến tranh mà ra. Trong chiến tranh, người ta 
có thể mạnh dạn thốt ra những điều rồ dại. 

HỀ - Ồ, Chúa ban trí lự cho những người khôn ngoan. Còn những 
kẻ rồ dại thì hãy để họ dùng tài năng của mình. 

MARIA - Dù sao đi nữa, ngươi cũng sẽ bị treo cổ vì tội vắng mặt lâu 
đến thế. Hoặc giả bị đuổi cổ ra. Đằng nào cũng thế. 

HỀ - Xử giảo hay thì tránh được hôn nhân dỏ. Còn đuổi đi thì đã có 
mùa hè bù lại, lo gì (1) . 


(1) Mùa hè trùng với vụ làm đồng, nô bộc trong các gia đình quý tộc thường chểnh 
mảng công việc nhà chủ, lén đi làm công cho nông dân để kiếm thêm. 


1142 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MARIA - Vậy là ngươi đã nhất quyết rồi phải không? 

HỀ - Cũng chẳng phải thế. Nhưng dù sao ta cũng đã nhất quyết về 
hai điểm. 

MARIA - Hai điểm ở hai cái móc cài quần (1) chứ gì: nếu một cái gẫy 
thì còn cái kia, nhưng nếu cả hai cùng gẫy thì quần ngươi sẽ tụt 
xuống đó. 

HỀ - Quả là giảo hoạt. Rất giảo hoạt. Tốt lắm, cô mình cứ theo cách 
của cô mình. Nếu thuyết được tôn ông Tôby chừa rượu thì cô 
mình là một nàng Evờ bằng xương bằng thịt thông tuệ không 
kém bất kỳ ai ở Ilyria. 

MARIA - Thôi đi, ông mãnh, đừng có liến thoắng nữa. Tiểu thư đến 
kia kìa. Liệu mà biện bạch cho khéo mới hòng trót lọt. 

Vào 

HỀ - Trí khôn, mi hãy giúp ta bông lơn cho thật hóm hỉnh. Những 
kẻ ngỡ có mi thường hay tỏ ra khờ dại. Còn ta, vốn chắc chắn 
là thiếu mi, thì lại có thể được coi là người khôn ngoan. Bởi vi 
Quinapalơx đã nói thế nào nhỉ? “Thà làm một gã dại khôn còn 
hơn làm một kẻ khôn dại”. 

Ôỉivia cùng với Malvôliô ra 
- Chúa phù hộ cho tiểu thư! 

ÔLIVIA - Đuổi tên ngốc đi khỏi đây. 

HỀ - Này các ngươi, không nghe thấy gì ư? Đuổi tiểu thư đi khỏi đây. 

ÔLIVIA - Đi đi, ngươi là một tên hề nhạt. Ta không cần đến ngươi 
nữa. Ngoài ra, ngươi lại tỏ ra bất lương. 

HÊ - Đó là hai cái khuyết điểm có thể sửa chữa bằng cách cho thêm 
muối và khuyên bảo tử tế. Bởi vi thêm muối mắm cho gã hề 
nhạt, y sẽ khỏi nhạt. Bảo kẻ bất lương phải sửa chữa, nếu y sửa 
chữa, y sẽ không bất lương nữa; nếu y không tu tỉnh được thì 
hãy để kẻ chuyên nghề vá víu sửa cho y. Bất cứ cái gì đã sửa đi 
là chỉ thành vá víu: đức hạnh một khi sa sẩy sẽ thành vá chằng 
với tội lỗi; và tội lỗi cải hối thì vá víu bằng đức hạnh. Nếu cái 
tam đoạn luận này dùng được thì cứ thế là xong. Nếu không thì 
kiếm phương thuốc nào? Không làm gì có kẻ mọc sừng thực thụ, 


íl) Chữ point vừa có nghĩa là điểm, vừa có nghĩa là móc cài quần. Maria chơi chữ, 
dùng theo nghĩa dưới. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1143 


ngoại trừ đại họa, và sắc đẹp chỉ là một bông hoa. Tiểu thư ra 
lệnh đuổi tên ngốc đi. Do đó, ta nhắc lại, đuổi tiểu thư đi. 

ỒLIVIA - Ta ra lệnh cho họ điệu cổ ngươi đi. 

HỂ - Sai lầm đến cực độ! Tiểu thư ạ, cucullus non facit 
monachum (1) . Nói cách khác là óc ta đâu phải toàn bã đậu, 
mađonna (2) thân mến, cho phép ta chứng minh rằng tiểu thư là 
một tên ngốc. 

ÔLIVTA - Liệu ngươi có làm được điều đó không? 

HỀ - Làm rất khéo ấy chứ lị, mađonna thân mến ạ. 

ÔLIVIA - Thế thì chứng minh đi. 

HỂ - Muôn vậy, ta phải khảo vấn tiểu thư về giáo lý đã: nào, con 
chuột nhắt của đức hạnh, hãy trả lời ta. 

ÔLIVIA - Được, vì không có trò gì khác, ta cho phép ngươi. 

HỀ - Mađonna thân mến, tại sao nàng lại âu sầu? 

ÔLIVIA - VI anh trai ta đã qua đời, hề ạ. 

HỀ - Chắc hẳn linh hồn lệnh huynh ở dưới địa ngục, mađonna nhỉ. 

ÔLIVIA - Ta biết linh hồn anh ta ở trên thiên đàng, đồ điên ạ. 

HỀ - Mặt ủ mày chau vì nỗi linh hồn ông anh ở trên thiên đàng, thế 
mới càng ngốc chứ. Chư ông, hãy điệu cổ tên ngốc này khỏi đây. 

ÔLIVIA - Malvôliô, ngươi thấy tên hề này thế nào? Hắn có tiến bộ 
đấy chứ? 

MALVÔLIÔ - Vâng. Và hắn sẽ tiến bộ cho đến khi giãy chết: sự già 
nua làm người khôn ngoan tàn lụi nhưng lại khiến kẻ rồ dại 
đâm khá hơn. 

HỀ - Vậy thì cầu Chúa làm cho ông mau già để cho sự rồ dại của 
ông tăng tiến hơn, ông bạn ạ. Ngài Tôby hẳn sẽ sẵn sàng thề 
độc rằng ta không phải là cáo già, nhưng chắc chắn sẽ chẳng 
dám đánh cuộc đến hai xu rằng ông bạn không phải là điên. 

ÔLIVIA - Hắn nói vậy đấy, ngươi bảo sao, Malvôliô? 

MALVÔLIÔ - Tôi lấy làm lạ là tiểu thư lại khoái một tên vô lại cằn 
cỗi như thế. Hôm nọ tôi thấy hắn cứng lưỡi chịu thua một tên 


a) Tiếng Latinh: chiếc áo ngoài không làm nên ông thầy tu, nghĩa là đừng có trông 
măt mà bắt hình dong, đừng xét người theo bề ngoài. 

(2) Tiếng Ý chỉ Đức bà Maria đồng trinh. Đây nghĩa là tiểu thư. 



1144 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


hề tầm thường chẳng có đầu óc gì hơn một phiến đá. Đó, tiểu 
thư xem hắn đã cụt hứng rồi đấy. Chỉ cần đừng có cười và đừng 
tạo cơ hội cho hắn, là hắn sẽ câm họng. Tôi tuyên bố là những 
con người khôn ngoan mà cũng há hốc mồm ra cười hô hô' trước 
cái kiểu pha trò này, tôi coi họ cũng chẳng hơn gì đám hề điên. 

ÔLIVIA - Ồ, Malvôliô, ngươi phát ốm lên vì tự ái và rối loạn khẩu vị 
rồi. Người đại lượng, đường đường chính chính và phóng 
khoáng, thì những gì ngươi xem như đạn đại bác, họ cũng coi 
bằng mũi tên bắn chim sẻ. Một gã hề có môn bài chẳng khi nào 
ngậm máu phun người, mặc dù y chỉ chuyên báng bổ, cũng như 
một người nổi tiếng khôn ngoan chẳng phỉ báng ai, mặc dù suốt 
đời chỉ chuyên bài bác. 

HÊ - Chà chắc thần Mercuya phú cho tiểu thư cái tài trí trá (1) nên 
tiểu thư mới nói hay nói tốt cho hề như vậy! 

Maria lại ra 

MARIA - Thưa tiểu thư, ở ngoài cổng có một chàng quý tộc trẻ rất 
muôn được hầu chuyện tiểu thư. 

ÔLIVIA - Có phải ở chỗ quận công Orxinô đến không? 

MARIA - Thưa tiểu thư, tôi không rõ. Đó là một trang thanh niên 
tuấn tú và có nhiều bộ hạ đi theo. 

ÔLIVIA - Thế ai trong số gia nhân của ta ngăn gã lại? 

MARIA - Thưa tiểu thư, ngài Tôby, người bà con của tiểu thư. 

ÔLIVIA - Ngươi hãy ra kéo ông ấy đi khỏi hộ ta. Ông ấy chỉ toàn nói 
nhảm nói nhí, thật gớm ghiếc! 

Maria vào 

- Malvôliô, ngươi ra xem: nếu là người của quận công thì bảo 
ta ốm hoặc không có nhà; tùy ngươi muốn nói gì thì nói, miễn 
là khước từ họ. 

Maỉvôỉiô vào 


(v Mercuya là thần Thương mại và Trộm cắp, tượng trưng cho sự man trá. Nguyên 
văn câu này là: Now Mercury indue thee with leasing, for thou speak’st weỉl of 
fools. Các nhà nghiên cứu Shakespeare còn chưa thông nhất về sự chính xác của 
chữ dùng. Bản của Uobơtơn (Warburton) thay chữ ỉeasỉng ("nói dốij bằng pleasing 
(hùng biệnj. Chúng tôi cho rằng chữ leasing hợp lý hơn, đúng với biểu tượng của 
Mercuya hơn. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1145 


- Giờ ngươi đã thấy lối pha trò của ngươi cổ lỗ biết chừng 
nào, khiến ta phát ngấy chưa. 

HÊ - Mađonna, tiểu thư đã nói thay cho chúng ta, như thể con trai 
đầu lòng của tiểu thư là một gã hề được thần Jupite nhồi óc vào 
đầy sọ vậy! Bởi vì kìa, một người bà con đầu óc bã đậu nhất của 
tiểu thư đang đến kia. 

Ngài Tôby Belts’ ra 

ÔLIVIA - Lạy Chúa tôi, giở say giở tỉnh! Gã đứng ngoài cổng là 
người thế nào, chú? 

TÔBY - Một nhà quý tộc. 

ÔLIVIA - Một nhà quý tộc! Quý tộc nào? 

TÔBY - Đó là một nhà quý tộc ở đây... phải gió cái lũ hề này (1) ! Thế 
nào, gã ngây! 

HỀ - Chào ngài Tôby. 

ÔLIVIA - Chú ơi, làm sao chưa bảnh mắt ra chú đã say la đà như vậy? 

TÔBY - La cà ư? Ta cóc sợ la cà (2) . Có một gã ở ngoài cổng ấy. 

HỀ - Cha chả, gã như thế nào? 

TÔBY - Quỷ tha ma bắt gã đi, ta cũng bất cần. Hãy tin lời ta. Phải, 
rồi đâu cũng hoàn đấy cả thôi. 

Vào 

ỒLIVIA - Hề, một người say rượu giống như cái gì? 

HỀ - Giống một kẻ chết đuối, một gã hề và một thằng điên: uống 
quá mức một chén thì thành hề, quá hai chén thành điên và 
quá ba chén thì chết đuối. 

ÔLIVIA - Ngươi hãy đi tìm nghiệm tử quan (3) đến khám cho chú ta vì 
ông ấy đã đến mức thứ ba, ông ấy đang chết đuối đấy. Hãy đi 
và trông nom ông ấy cho ta. 

HỀ - Ông ấy mới đến mức điên thôi, mađonna ạ. Hề này sẽ trông 
coi tên điên ấy. 


(l) Nguyên văn: pickle - herrings nghĩa là hề, chứ không phải là cá mòi muôi như 
nhiều bản Pháp văn đã dịch nhầm. 

í2) Ôlivia dùng chữ lethargy (trạng thái hôn mêl, Tôby nghe chệch ra là lechery 
(phóng đãng). 

(3) Một loại quan chức phụ trách việc khám nghiệm tử thi thời xưa. 



1146 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Malvôlỉô lại ra 

MALVÔLIÔ - Thưa tiểu thư, gã trai trẻ nọ thề độc rằng sẽ nói chuyện 
với tiểu thư bằng được. Tôi bảo y là tiểu thư ốm: y xưng là y 
thừa hiểu như thế và vì vậy mới đến hầu tiếp tiểu thư. Tôi bảo 
tiểu thư đang ngủ: y nói điều đó y cũng biết trước rồi, do đó mới 
đến yết kiến tiểu thư. Biết nói gì với y bây giờ, thưa tiểu thư? Y 
bất chấp mọi lời khước từ. 

ÔLIVIA - Bảo y rằng ta không tiếp. 

MALVÔLIÔ - Tôi đã bảo y thế rồi. Và y nói là y sẽ chôn chân ở trước 
cửa nhà ta như cây cột trước nhà viên quận trưởng (1) và sẽ biến 
thành một cái chân ghế dài cho đến khi nào được hầu chuyện 
tiểu thư. 

ÔLIVIA - Y là cái giống gì? 

MALVỒLIÔ - À, cũng thuộc giống người cả thôi. 

ÔLIVIA - Cung cách ra sao? 

MALVÔLIÔ - Cung cách rất tệ: y nhất định đòi nói chuyện với tiểu 
thư, dù tiểu thư muốn hay không. 

ÔLIVIA - Y thuộc loại nhân vật nào và tuổi tác ra sao? 

MALVÔLIÔ - Gọi là đàn ông thì khí non mà gọi là thiếu niên thì quá 
lớn. Tựa như một cái mầm đậu trước khi thành hạt đậu, hay 
một trái táo ương sắp đến độ chín. Y ở mức nhỡ nhỡ nhàng 
nhàng, khoảng giữa tuổi người lớn và thiếu niên. Coi bộ y rất 
được sủng ái và ăn nói giảo hoạt lắm. Tuồng như y vừa cai sữa 
mẹ xong. 

ÔLIVIA - Cho y vào. Gọi tùy nữ cho ta. 

MALVÔLIÔ - Tùy nữ, tiểu thư gọi. 

Vào 

Maria lại ra 

ỒLIVIA - Đưa mạng đây, che mặt cho ta. Chúng ta lại nghe sứ giả 
của Orxinô một lần nữa. 

Viôla và đoàn tùy tùng ra 

VIÔLA - Xin hỏi ai là nữ chủ nhân kính mến của ngôi nhà này? 


(1) Hồi ấy, trước cửa nhà các quận trưởng thường trồng một cây cột để niêm yết các 
việc công. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1147 


ÔLIVIA - Cứ nói với ta. Ta sẽ trả lời thay nàng. Có được không? 

VIÔLA - Hỡi giai nhân tuyệt thế, lộng lẫy không gì sánh kịp, xin 
hãy bảo giùm tôi, đây có phải là nữ chủ nhân không, bởi vì tôi 
chưa bao giờ được thấy mặt nàng. Tôi chẳng đành lòng bỏ lỡ 
dịp đọc bài diễn từ của tôi vì, ngoài cái lẽ văn chương tuyệt cú, 
tôi còn mất bao công sức mới học thuộc được. Xin hai mỹ nương 
chớ giễu cợt tôi. Tôi đây rất dễ động lòng, kể cả với thái độ xúc 
phạm nhỏ nhất. 

ÔLIVIA - Công tử, ngươi từ đâu tới? 

VIÔLA - Tôi không thể nói gì hơn những điều tôi đã học và câu hỏi 
này không có trong vai của tôi. Hảo cô nương, xin nàng vui lòng 
cho tôi một dấu hiệu nhỏ nào đó đảm bảo nàng là nữ chủ nhân 
của ngôi nhà này để tôi có thể bắt đầu bài diễn từ của tôi. 

ÔLIVIA - Ngươi có phải là kép hát không? 

VIÔLA - Quả tình là không. Tuy nhiên, trước nanh vuốt quỷ thần, 
tôi xin thề rằng tôi không phải là vaỉ tôi đang đóng. Chẳng hay 
tiểu thư có phải là nữ chủ nhân nhà này không? 

ÔLIVIA - Nếu ta không lạm quyền tiếm vị, thì chính thế. 

VIÔLA - Nếu quả tiểu thư là nữ chủ nhân thì chắc chắn có lạm 
quyền đấy. Bởi vì những gì tạo hóa phú cho tiểu thư để ban 
phát đâu có phải để giữ lấy một mình. Nhưng điều này không 
thuộc sứ mệnh của tôi: tôi sẽ tiếp tục bài diễn từ ca ngợi và 
sau đó sẽ bày tỏ vđi tiểu thư điều cốt tủy của thông điệp tôi 
mang đến. 

ÔLIVIA - Hãy đi thẳng vào điểm mấu chốt trong đó: ta miễn cho 
ngươi những lời ca ngợi. 

VIỒLA - Ôi! Tôi đã mất bao công phu để học và bài văn thật là 
thơ mộng. 

ÔLIVIA - Vậy lại càng dễ bề là giả dối. Ta xin ngươi hãy gác nó lại. 
Ta nghe nói ngươi đã ngược ngạo ở ngoài cổng nhà ta và ta cho 
phép ngươi vào là vì tò mò, chứ không phải để nghe ngươi. Nếu 
ngươi không điên thì hãy đi khỏi đây. Nếu ngươi biết điều thì 
hãy ngắn gọn. Giờ không phải lúc ta rảnh trí để nghe nói 
chuyện phiếm. 

MARIA - Công tử có căng buồm nhổ neo đi không nào? Mời công tử 
đi theo ngả này. 


1148 


WILLIAM SHAKESPEARE 


VIÔLA - Không, thủy thủ ạ. Ta còn dong thuyền nơi đây giây lát 
nữa. Xin tiểu thư kính mến hãy xoa dịu vị hộ pháp (1) của mình 
đi một chút. 

ÔLIVTA - Hãy nói ta nghe ý định của ngươi. 

VIÔLA - Tôi là một sứ giả. 

ÔLIVIA - Chắc chắn là ngươi phải truyền đạt một vấn đề gì gớm 
ghiếc, nên mào đầu mới dễ sợ đến thế. Nhiệm vụ của ngươi là 
gì, nói đi. 

VIÔLA - Việc đó chỉ dành cho tai tiểu thư nghe mà thôi. Tôi không 
mang đến lời tuyên chiến nào, cũng chẳng đòi triều công. Tôi 
cầm cành ô liu nơi tay. Lời tôi nói ra chan chứa hòa bình. 

ỒLIVIA - Vậy mà ngươi đã bắt đầu thật thô lỗ. Ngươi là thế nào? 
Ngươi muôn gì? 

VIÔLA - Sở dĩ tôi tỏ ra thô lỗ là do tôi học ở cách người ta tiếp đãi 
tôi. Còn tôi là gì và tôi muôn gì thì điều đó cẩn mật như sự 
trinh tiết. Với tai tiểu thư, đó là thiêng liêng; với bất kỳ người 
nào khác lại thành phàm tục. 

ÔLIVIA - Hãy lui ra để chỗ này riêng cho chúng ta. Ta sẽ nghe cái 
điều thiêng liêng đó. 

Maria và đoàn tùy tùng vào 
- Nào, tráng sĩ. Bài văn của ngươi thế nào? 

VIÔLA - Tiểu thư vô vàn thương mến... 

ÔLIVTA - Một thứ học thuyết tiện lợi, trong đó có thể phải bổ chính 
nhiều điều ấy. Bài văn của ngươi nằm ở nơi nào? 

VIÔLA - Ở trong lòng Orxinô. 

ÔLIVIA - Trong lòng Orxinô! ở chương mục nào trong lòng ông ta? 

VIÔLA - Trả lời đúng theo quy cách thì nó ở chương đầu của trái tim 
quận công. 

ÔLIVIA - ồ! Thế thì ta đã đọc rồi: cái đó toàn là tà đạo. Ngươi còn 
điều chi cần nói nữa không? 

VIÔLA - Xin quý tiểu thư cho tôi được chiêm ngưỡng dung nhan. 

ÔLIVIA - Chủ ngươi có giao cho ngươi nhiệm vụ thương thuyết 


a> Ngày xưa, các tiểu thư quý tộc thường có những người hộ vệ rất to lớn. Câu này 
hàm ý giễu cợt vì Maria là người rất nhỏ nhắn. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1149 


với dung nhan ta chăng? Ngươi đi lạc ra ngoài đề bài văn 
của ngươi rồi đó. Nhưng thôi ta sẽ vén màn lên cho người 
thấy bức tranh (Bỏ mạng che mặt) - Nhìn xem, tráng sĩ, ban 
nãy ta thế nào, giờ đây vẫn vậy: bức chân dung có đến nỗi 
xấu xí không? 

VIÔLA - Tuyệt tác, nếu như đó hoàn toàn là công trình của Thượng đế. 

ỒLIVIA - Thực vàng chẳng phải thau đâu, tráng sĩ ạ. Mưa gió dãi 
dầu cũng chẳng lạt phai. 

VIÔLA - Chính bàn tay dịu dàng và khéo léo của tạo hóa điểm tô 
màu hồng sắc trắng trên vẻ đẹp thực sự hài hòa này. Thưa 
công nương, công nương sẽ là người đàn bà độc ác nhất trần 
đời nếu như mai đây công nương mang nhan sắc kiều diễm 
này xuống tuyền đài mà không để lại cho thế gian lấy một 
bản sao. 

ÔLIVIA - ồ! Tráng sĩ. Ta không đến nỗi nhẫn tâm thế đâu: ta sẽ 
phát hành nhan sắc của ta làm nhiều bản. Ta sẽ liệt kê nó, mỗi 
phần và mỗi chi tiết sẽ được ghi chú trong chúc thư của ta, 
chẳng hạn như, một là: một đôi môi khá đỏ; hai là: một cặp 
mắt màu xám có đủ cả mí; ba là: một cổ, một cằm, và vân vân. 
Phải chăng ngươi được phái đến để định giá ta? 

VIÔLA - Tôi thấy công nương là người như thế nào rồi: công nương 
kiêu kỳ quá xá. Song, dù công nương có là quỷ dữ, nàng vẫn 
kiều diễm. Chúa công và chủ tôi yêu nàng. Ôi! Một mối tình 
như vậy không thể lấy gì đền đáp, dù nàng có được phong làm 
Nữ hoàng sắc đẹp độc nhất vô nhị. 

ÔLIVIA - Ông yêu ta như thế nào? 

VIÔLA - Với một dạ tôn thờ, với chan chứa lệ tuôn, với những lời 
than van dậy sấm yêu đương, với những tiếng thở dài bốc lửa. 

ÔLIVIA - Chúa công ngươi đã biết rõ ý ta. Ta không thể yêu ông 
được. Tuy nhiên, ta đoán chắc ông là người đức độ, ta biết 
ông cao quý, giàu sang, tiền nhiều đất rộng, tươi trẻ và trong 
trắng. Theo lời đồn đại rộng rãi, thì ông là người phóng 
khoáng tự do, có học vấn và dũng cảm. Và về vóc dáng, cốt 
cách bẩm sinh, là người duyên dáng dễ thương. Song ta 
không thể yêu ông được. Hẳn ông đã biết câu trả lời từ lâu 
rồi mới phải. 

VIÔLA - Nếu như tôi yêu tiểu thư với ngọn lửa nhiệt tình của chủ 



1150 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tôi, vđi niềm đau khổ như vậy, sống dỏ chết dở như vậy, tôi sẽ 
coi lời từ chối của tiểu thư là vô nghĩa. Tôi sẽ không chấp 
nhận thế. 

ÔLIVTA - Vậy ngươi sẽ làm gì? 

VIÔLA - Tôi sẽ dựng một túp lều bằng cành dương liễu (1) trước cổng 
nhà tiểu thư và gọi hồn mình đang bị cầm tù trong ngôi nhà 
này. Tôi sẽ viết những khúc ca trung thực về tình yêu bị rẻ 
rúng để cất cao giọng hát trong đêm sâu. Tôi sẽ gào tên tiểu 
thư cho núi đồi vọng lại dư âm, cho tiếng rì rầm lao xao của 
không trung cũng kêu lên “Ôlivia”! ổ! Tiểu thư sẽ không yên ổn 
được giữa những dông gió của trời đất, kỳ cho đến khi tiểu thư 
động lòng thương tôi. 

ÔLIVIA - Ta chắc ngươi có thể làm thế. Gia thế ngươi ra sao. 

VTÔLA - Cao hơn tài sản của tôi, tuy rằng tình cảnh tôi cũng khá: 
tôi là dòng quý tộc. 

ÔLIVIA - Hãy nói với chúa công ngươi: ta không thể yêu ông được. 
Bảo ông đừng cử ai đến nữa, trừ phi là ngươi tình cờ ghé qua 
đây cho ta biết, ông phản ứng ra sao về việc này. Tạm biệt. 
Cảm ơn ngươi đã cất công khó nhọc. Hãy vì ta mà tiêu món lộ 
phí này. 

VIÔLA - Tôi đâu phải là kẻ đưa tin lấy công, thưa công nương. Xin 
hãy giữ lại túi tiền ấy. Người cần được phần thưởng là chủ tôi, 
chứ không phải là tôi đây. cầu cho ái tình sẽ biến thành đá 
trái tim kẻ nào được công nương yêu và sự nhiệt thành của 
công nương cũng bị rẻ rúng như môi tình nồng cháy của chủ tôi. 
Tạm biệt người đẹp tàn nhẫn. 

Vào 

ÔLIVIA - “Gia thế ngươi ra sao?” “Cao hơn tài sản của tôi, tuy rằng 
tình cảnh tôi cũng khá: tôi là dòng quý tộc”. Ta dám cam đoan 
rằng chàng đúng là thế. Lời lẽ, diện mạo, tay chân chàng, 
hành vi và trí tuệ chàng đủ gắn cho chàng năm tấm gia huy. 
Khoan, khoan nào, chớ có vội vàng quá như thế! Giá chủ lại là 
người hầu cận có phải tốt biết mấy! Sao thế này! Chẳng lẽ 
người ta lại mắc bệnih tương tư nhanh chóng đến thế chăng? 
Ta cảm thấy hình như những đức tính tốt đẹp của chàng trai 


n) Dương liễu là thứ cây tượng trưng cho tình yêu bất hạnh. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1151 


trẻ ấy thầm lén một cách tế nhị và vô hình lách vào mắt ta. 
Thôi được, cứ để như thế. Này, Malvôliô! 

Malưôlỉô lại ra 

MALVÔLIÔ - Dạ, thưa tiểu thư, tôi đây. 

ÔLIVIA - Ngươi hãy chạy theo cái gã sứ giả ương ngạnh, người của 
quận công ấy: y cố tình để lại chiếc nhẫn này bất chấp ý muôn 
của ta. Bảo với y rằng ta không nhận, rằng ta mong y đừng có 
phỉnh phờ chúa công y hoặc nuôi dưỡng hy vọng của ông ta: ta 
không vừa đôi phải lứa với ông. Nếu ngày mai, gã trai trẻ ấy tới 
đây, ta sẽ cho y biết lý do tại sao lại như vậy. Nhanh lên, 
Malvôliô. 

MALVÔLIÔ - Xin tuân lệnh tiểu thư. 

Vào 

ÔLIVIA - Ta làm điều gì chính ta cũng không hay. Và ta e rằng con 
mắt ta đã đánh lừa lý trí ta (1) . Ôi định mệnh, hãy tỏ rõ uy lực 
của ngươi: chúng ta không làm chủ được bản thân mình. Những 
gì là thiên định sẽ phải đến và xin hãy cứ như vậy. 

Vào 


n) Nguyên văn: ... and fear to fmd 

Mine eye too great a flatterer for my mỉnd. 

Về câu này, có nhiều ý kiến không nhất trí giữa các nhà bình giải. Jonxơn 
(Johnson,> đề nghị nên hiểu là: “Tôi sợ mắt tôi phản lại tôi khiến chàng trai đoán 
được tình cảm của tôi”. Mêzơn (Masonl cho rằng Ôlivia định nói: “Tôi sợ mắt tôi 
đánh giá Xêzariô quá cao, khiến tôi không cưỡng nổi ấn tượng đó”. Còn ý kiến của 
Mơlâun (Malonel: “Tôi e rằng con mắt tôi đã dụ dỗ lý trí tôi”. 

Chúng tôi nghiêng về cách lý giải của Mơlâun. 



HỒI HAI 

CẢNH I 
Bờ biển 


Antòniô và Xêbaxchỉên ra 

ANTÔNIÔ - Công tử không lưu lại thêm nữa ư? Hay công tử muôn tôi 
đi theo công tử. 

XÊBAXCHIÊN - Không, tôi đâu dám phiền bạn nữa. Sao chiếu mệnh 
tôi đầy hắc khí. Số phận rủi ro của tôi có thể lây sang bạn. 
Cho nên tôi mong bạn cho phép tôi gánh lấy tai họa một 
mình. Để cho chuyện gì không hay xảy đến với bạn thì quả là 
lấy oán báo ân. 

ANTỒNIÔ - Dù sao cũng xin cho tôi biết công tử định đi đâu? 

XÊBAXCHIÊN - Quả thật tôi cũng không biết nữa, bạn ạ. Hành 
trình ấn định của tôi hoàn toàn lông bông. Nhưng tôi nhận 
thấy bạn rất tế nhị, không moi móc những gì tôi muôn giữ 
kín. Cho nên, điều đó khiến tôi càng phải tự mình thổ lộ để 
đáp lễ. Vậy Antôniô, hẳn bạn biết tên tôi là Xêbaxchiên chứ 
không phải là Rôđêrigô như tôi đã nói. Cha tôi là Xêbaxchĩên 
vùng Mexalin mà tôi biết bạn đã từng nghe nói tới. Cha tôi 
chết đi, để lại bản thân tôi và em gái tôi cùng sinh một giờ; 
phải chi nếu trời thương, thì chúng tôi cũng đã kết thúc cuộc 
đời đồng thời như vậy. Nhưng bạn ạ, bạn đã làm thay đổi cơ 
sự đó, bởi vì khoảng một giờ trước lúc bạn vớt tôi lên khỏi 
biển dữ, em tôi đã chết đuôi. 

ANTÔNIÔ - Ôi chao! 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1153 


XÊBAXCHIÊN - Một thiếu nữ mà nhiều người cho là đẹp, mặc dầu 
rất giống tôi, bạn ạ. Nhưng mặc dầu tôi không dám quá tin 
vào sự đánh giá ấy, tôi vẫn mạnh dạn tuyên bố rằng em tôi có 
một trí tuệ mà kể cả sự ghen ghét cũng phải chịu là hoàn mỹ. 
Em đã chìm sâu trong nước biển mặn rồi, bạn ạ, song dường 
như tôi lại một lần nữa nhận chìm sâu hơn trong nước mắt kỷ 
niệm về em. 

ANTÔNIÔ - Xin thứ lỗi cho tôi đã tiếp đãi công tử quá xoàng xĩnh. 

XÊBAXCHIÊN - Ồ Antôniô thân mến! Thứ lỗi cho tôi đã làm bạn vất vả. 

ANTÔNIÔ - Nếu công tử yêu tôi không nỡ giết, xin hãy cho tôi làm 
kẻ hầu hạ công tử. 

XÊBAXCHIÊN - Nếu bạn không muốn hủy bỏ việc bạn đã làm, nghĩa 
là giết chết kẻ bạn đã vớt lên, thì xin bạn chớ nghĩ vậy. Xin 
tạm biệt bạn ngay bây giờ thôi; lòng tôi tràn đầy thương mến. 
Và tôi vẫn còn rất giông tính mẹ tôi nên chỉ cần một xúc động 
nhỏ nữa là đôi mắt này sẽ phản tôi mà trào lệ mất. Tôi phải 
đến cung đình của Orxinô đây. Tạm biệt. 

ANTÔNIÔ - Cầu cho tất cả thần thánh di theo phù hộ công tử! Ta có 
nhiều kẻ thù ở cung đình của Orxinô, nếu không chẳng bao lâu 
ta sẽ gặp công tử ở dó. Nhưng, dù sao mặc lòng, ta mến yêu 
công tử đến mức coi khinh mọi hiểm nghèo, và ta sẽ tới. 

Vào 


CẢNH II 
Một đường phố 

Viôỉa ra; Malvôlỉô theo sau 

MALVÔLIÔ - Có phải anh mới gặp nữ bá tước ôlivia dấy không? 

VIÔLA - Phải, thưa ông. Từ bấy đến giờ, cứ thong dong bước một, tôi 
vừa tới đây thôi. 

MALVÔLIÔ - Nữ bá tước trả lại anh cái nhẫn này. Lẽ ra anh tự mình 


73- SECHXP1A 



1154 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cầm lấy mang về, thì ta đỡ mất công đuổi theo. Ngoài ra, nữ bá 
tước còn dặn thêm là anh nên để cho chủ anh tuyệt vọng và 
biết dứt khoát rằng nữ bá tước không ưng ông ta đâu. Còn một 
điều nữa là anh đừng có bao giờ to gan trở lại công cán cho ông 
ta, trừ phi là để phúc trình xem chủ anh đón nhận chuyện này 
ra sao. Này, cầm lấy. 

VIÔLA - Nữ bá tước đã nhận chiếc nhẫn từ tay tôi. Tôi không chịu 
cầm lại đâu. 

MALVÔLIÔ - Này, anh kia, anh dằn dỗi vứt nó cho nữ bá tước. Và ý 
nữ Bá tước muốn là nó được trả lại cũng bằng cách ấy. Nếu nó 
bõ bèn để anh cúi xuống nhặt lấy, thì đây, nó nằm trước tầm 
mắt anh đó. Nếu không, ai bắt được là của người ấy. 

Vào 

VIÔLA - Mình không hề để lại chiếc nhẫn nào cho nàng cả: vậy 
công nương này muốn gì đây? cầu trời đừng có xui khiến cho vẻ 
bề ngoài của ta mê hoặc nàng! Nàng đã đắm đuôi nhìn mình. 
Đúng vậy, đến nỗi là mình tưởng như con mắt nàng đã làm lưỡi 
nàng ríu lại, vì nàng nói năng không có mạch lạc, câu được câu 
chăng. Chắc chắn là nàng yêu mình rồi. Nỗi dam mê của nàng 
bày mưu mời ta trở lại thông qua tên sứ giả cục cằn này. Không 
nhận nhẫn của chúa công ta! Mà nào chủ ta có gửi tặng gì đâu! 
Chính ta mới là đối tượng: nếu sự tình đúng là như thế, thì, tội 
nghiệp công nương, thà nàng đi yêu một giấc mộng còn hơn. 
Thuật cải trang, ta thấy mi là một thứ tệ hại mà kẻ gian ác có 
thể lợi dụng được rất nhiều. Kẻ trá ngụy muốn in hằn dấu vết 
vào trái tim mềm như xáp của đàn bà, thật mới dễ làm sao! 
Than ôi! Đâu phải tại bản thân chúng ta, nguyên do chính là sự 
mềm yếu của chúng ta thôi. Bởi lẽ người ta bẩm sinh như thế 
nào, vẫn nguyên vậy thôi. Cơ sự này rồi sẽ ra sao? Chủ ta yêu 
nàng tha thiết. Còn ta, con quái vật đáng thương, ta cũng say 
mê chàng như thế. Và nàng, vì lầm lẫn, hình như lại phải lòng 
ta. Chuyện này rồi sẽ xoay vần thế nào? Nếu ta là nam, mối 
tình đối với chủ ta sẽ ở vào thế tuyệt vọng. Vì ta lại là nữ, nên 
than ôi, nàng ôlivia tội nghiệp sẽ phải thốt ra những tiếng thở 
dài vô vọng xiết bao! Ôi thời gian! Chính ngươi cần phải cởi 
mối này, chứ không phải ta. Cái nút này quá chặt, ta làm sao 
đủ sức gỡ rối. 

Vào 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAỈ 


1155 


CẢNH III 

Một căn phòng trong nhà Ồlivia 


Ngài Tôby Belts’ và Anđru Êighiutsic ra 

TÔBY - Lại gần đây, hiệp sĩ Anđru. Quá nửa đêm chưa đi ngủ tức là 
dậy sớm đó. Và diluculo surgere (1) , chú mình hiểu chứ... 

ANĐRU - Thật tình là tôi không hiểu. Nhưng tôi hiểu rằng đi ngủ 
muộn tức là đi ngủ muộn. 

TÔBY - Một kết luận sai lầm. Ta ghét cái đó như một cái bình không 
rượu vậy. Quá nửa đêm vẫn còn thức và sau đó đi ngủ, tức là sớm 
sủa. Cho nên đi ngủ sau nửa đêm là đi ngủ sớm. Chẳng phải cuộc 
sống của chúng ta bao gồm bốn nguyên tố đó sao? 

ANĐRU - Quả là người ta nói thế thật. Nhưng tôi thiết nghĩ cuộc 
sống của chúng ta bao gồm ăn và uống thì đúng hơn. 

TÔBY - Chú mình quả là một bậc học giả. Vậy ta hãy ăn và uống. 
Này Maria, nghe ta bảo! Cho một chai vang đây! 

Hề ra 

ANĐRƯ - Kìa, tên hề đến đấy. 

HỂ - Kính chào quý vị thân mến! Nhị vị đã thấy bức tranh “Ba ta” (2) 
bao giờ chưa? 

TÔBY - Chào đồ con lừa. Ta hát một bài luân xướng khúc nào. 

ANĐRƯ - Quả thật gã hề này có một giọng hay tuyệt. Tôi sẵn sàng 
bỏ ra bốn mươi silinh đổi lấy bắp giò và giọng hát ngọt ngào 
của y. Nói thật tình, đêm qua, nhà ngươi pha trò rất có duyên 
khi kể về Pigrôgrômităx và bọn Vepiơn đi qua phân tuyến 
Kiubăx. Rất cừ, thật đấy. Ta đã gửi cho ngươi sáu xu để tặng 
người tình. Nhận được chưa? 


(X) Diliculo surgere saluberrimum est (dậy sớm là điều rất lành mạnh,), một câu 
ví dụ trích trong cuôn ngữ pháp Latinh của Lilly rất phổ biến trong các trường 
học, hầu như ai cũng biết. Câu trả lời tiếp theo của Anđru chứng tỏ sự dô't nát 
cao độ của y. 

(2) Theo Henli (Henley), ở đây Shakespeare ám chỉ tấm biển treo ở một quán rượu, 
về hai con lừa với dòng chữ: chúng ta là ba con lừa. 



1156 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HỀ - Tôi đã cất kín tiền thưởng của hiệp sĩ. Bởi vì mũi Malvôliô 
chẳng phải là cái cán roi, bàn tay người đẹp của tôi thì trắng 
muốt và bọn nô tì đâu phải là những tửu điếm. (l) . 

ANĐRU - Tuyệt! Nói cho cùng, đó là câu hóm hỉnh nhất. Bây giờ, 
hát một bài nào. 

TÔBY - Tiếp tục đi. Đây, thưởng cho ngươi sáu xu: làm một bài đi. 

ANĐRU - Đây, ta cũng thưởng sáu xu. Khi một hiệp sĩ đã cho là 
ra cho... 

HỀ - Nhị vị thích tình ca hay đạo đức ca. 

TÔBY - Tình ca, tình ca. 

ANĐRU - Ấy, ấy, ta bất cần đạo đức. 

HỀ - Đi đâu tha thẩn, em yềúl 

Dừng nghe anh kể đôi điều gần xa 
Tình anh chung thủy thiết tha 
Cất thành tiếng hát mặn mà ái ân. 

Khi lên bổng, lúc xuống trầm 
Người thương em hỡi, gót chân hãy dừng 
Hành trình trăm lối ngàn phương 
vẫn về đích cuối: uyên ương xum vầy . 

ANĐRU - Thật là tuyệt vời! 

TÔBY - Hảo, hảo! 

HỀ - Tình yêu ư? Nào phải chuyện tương lai 
Niềm vui hiện tại giòn tiếng cười hiện tại 
Có chắc gì đâu, những gì sẽ tới 
Nhiều nhặn chi mà trì hoãn đến ngày mai 
Hôn anh đi, em ngọt ngào tuổi đôi mươi 
Ngày xuân pha phôi mảnh lụa đào trước gió. 

ANĐRU - Giọng hát nuột nà làm sao, đúng thế đấy, đúng như ta đây 
là hiệp sĩ chân chính vậy. 

TÔBY - Một giọng truyền cảm. 


Ý nói: Malvôliô hay dòm ngó, người yêu tôi thì hay tiêu pha, còn tôi thì cần tiền 
uôhg rượu. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1157 


ANĐRƯ - Thật vậy, rất êm ái và truyền cảm. 

TÔBY - Nghe bằng mũi thì du dương đến độ truyền cảm. Nhưng này, 
ta phải uống cho quay cuồng trời đất chứ* 1 *? Ta phải đánh thức 
giống cú mèo dậy bằng một bài luân xướng khúc (2) khả dĩ bắt cả 
ba hồn chín vía tên thợ dệt (3) phiêu diêu khỏi thần xác chứ? 
Đồng ý không nào? 

ANĐRU - Nếu ngài có lòng yêu tôi thì ta hãy cứ thế mà làm: tôi hát 
luân xướng ngon như chó gặm xương vậy. 

HỂ - Lạy Đức mẹ, đúng thế, hiệp sĩ ạ, nhiều con chó gặm xương 
nghe mùi như hát luân xướng ấy (4) . 

ANĐRU - Nhất định rồi. Ta làm bài “Đồ vô lại” nhé? 

HỂ - Bài “Câm mồm, đồ vô lại” ấy à, hiệp sĩ? Nếu vậy, tôi sẽ bắt 
buộc phải gọi ngài là đồ vô lại mất, hiệp sĩ ạ. 

ANĐRƯ - Đây không phải là lần đầu ta buộc kẻ khác gọi ta là đồ vô 
lại. Bắt đầu đi, gã hề. Mở đầu là: “Câm mồm”. 

HẸ - Nếu tôi câm mồm thì tôi bắt đầu làm sao được? 

ANĐRƯ - Khá thật. Lại đây, bắt đầu nào. 

Họ hát một bài luân xướng khúc, Maria ra 

MARIA - Các ngài làm cái trò gì om xòm lên như mèo gào vậy. 
Nếu tiểu thư tôi mà không gọi lão quản gia Malvôliô lên và 
sai lão tông cổ các ngài ra khỏi cửa, thì từ rầy đừng có tin lời 
tôi nữa. 

TÔBY - Tiểu thư là một thím khách (5) , còn chúng ta là các chính trị 
gia. Gã Malvôliô là đồ mô phạm rởm, còn “Ba người vui nhộn là 


a) Nguyên văn: the ĩvelkin dance là điệp vũ của bầu trời. Ý nói: uống rượu say đến 
mức tưởng như bầu trời nhảy múa. 

(2) Một lối hát đuổi, người nọ tiếp người kia. Thường do ba người hát. 

(3) Thời đó, những người thợ dệt thường thích được coi là nhạc sĩ. Theo một thứ 
triết lý tiêu dao dòng Arixtôt hồi bấy giờ, người ta cho rằng mồi người có ba linh 
hồn: linh hồn thực vật, linh hồn động vật và linh hồn duy lý. 

Anh hề chơi chữ, xỏ Anđru. Anđru nói: I am dog at a catch. Thành ngữ to be dog 
at something có nghĩa là rất thạo về một cái gì đó, nhưng dog lại là chó. Catch vừa 
có nghĩa là luân xướng khúc vừa là bắt lấy, chộp lấy. Câu của anh hề: ... a some 
dogs wỉll catch ĩvell”, nghĩa đen là: có những con chó bắt mồi rất cừ. Chúng tôi 
dịch thoát lấy ý. 

(5) Nguyên văn: Catatan, tiếng thổ âm chỉ người Trung Quốc. 



1158 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


chúng ta” (1) . Ta chẳng phải là đồng tông với tiểu thư hay sao? 
Ta chẳng phải cùng huyết thông với tiểu thư hay sao? Tiểu thư 
với tiểu thiếc quái gì (2) ! 

(hát) ơ Babylôn có một chàng, tiểu thư ơi hỡi tiểu thưỉ 
HỂ - Chu cha! Tôn ông mần tuồng hay thiệt. 

ANĐRU - A, khi nào cao hứng, tôn ông ra vai hề rất khéo và ta đây 
cũng thế. Tôn ông pha trò có duyên hơn, nhưng ta thì lại tự 
nhiên hơn. 

TÔBY (hát) - Ôi! Ngày mười hai tháng chạp!... 

MARIA - Lạy Chúa tôi, có im đi khồng! 

Malvôliô ra 

MALVÔLIÔ - Các ông nội, các ông điên chăng? Hay các ông bị ma 
ám? Đầu óc các ông, phong độ và tư cách các ông để đâu mà 
đêm hôm khuya khoắt thế này còn khua mồm lên như một lũ 
hàn nồi hàn xoong ấy? Các ông định biến nhà tiểu thư tôi 
thành một cái quán rượu hay sao mà cứ gào những bài hát thợ 
giày của các ông lên, không buồn hạ thấp giọng? Các ông không 
còn biết kiêng kị nơi nào, không còn biết nể ai, không còn lý gi 
đến giờ giấc, nhịp phách nữa hẳn? 

TÔBY - Này chú mày, bọn ta hát đúng nhịp phách đâu vào đấy. Xéo 
đâu mà chết treo đi cho rảnh! 

MALVÔLIÔ - Ngài Tôby, tôi cần phải nói thẳng với ngài. Tiểu thư tôi 
sai tôi thưa với ngài rằng, tuy thù đãi ngài với tư cách là người 
thân thích, tiểu thư vẫn hoàn toàn không đồng tình với những 
sự bừa bãi của ngài. Nếu ngài từ bỏ những thói luông tuồng, thì 
ngài sẽ được hoan nghênh trong nhà này; bằng không và nếu 
ngài muốn chia tay với tiểu thư, tiểu thư sẽ sẵn sàng chào từ 
biệt ngài. 

TÔBY (hát) - Vĩnh biệt em yểu, anh phải lên đường. 

MARIA - Ngài Tôby, xin ngài thôi đi cho. 

(1) Một câu thường hay gặp trong nhiều ca khúc cổ của Anh. Có lẽ xuất xứ từ một 
vở kịch của Joóc Pil TGeorge Peelel nhan dề Theo Old Wines Taỉe (Câu chuyện về 
rượu nho lâu năird. 

(2) Nguyên văn: Tillyvally, từ dùng dể tỏ ý miệt thị, không rd nguồn gốc từ đâu. 
Xtivơnz (Steevens,), một nhà chú giải tác phẩm Shakespeare cho dó là một dạng 
biến thể của chữ Latinh titivilitiun (cắi tầm phào, vô nghĩaj. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1159 


HỂ (hát) - Cuộc sống sắp tàn trong ánh mắt. 

MALVÔLIÔ - Lại đến nước này nữa ư. 

TÔBY (hát) - Nhưng ta chẳng bao giờ chết. 

HỂ - Ngài Tôby, cái đó thì ngài nói phách rồi. 

MALVÔLIÔ - Người nói vậy nghe được lắm. 

TÔBY (hát) - Ta đuổi hắn đi chăng? 

HỂ (hát) - Ngài làm thế nào? 

TỔBY (hát) - Ta thẳng cánh tổng cổ hắn đi chăng? 

HỂ (hát) - o, không, không, không, ngài chẳng dám thế đâu. 

TÔBY - “Không đúng nhịp phách!”. Chú mày nói bậy. Chú mày là 
cái thá gì ngoài chức quản gia? Chú mày tưởng chú mày là 
người đức độ thì trong nhà không còn có bánh ngọt và rượu bia 
nữa chăng? 

HỂ - Lạy Nữ thánh An, thật chí lý. Và gừng cay xé cổ nữa chứ. 

TÔBY - Ngươi nói phải lắm. Thôi đi đi, chú mày, lấy ruột bánh mì 
mà cọ cái dây chuyền cổ (1) cho sạch. Maria, cho chai vang đây! 

MALVÔLIÔ - Cô Maria, nếu cô coi trọng lòng sủng ái của tiểu thư 
hơn là sự khinh miệt, thì chớ có nốỉ dáo cho giặc. Tiểu thư sẽ 
biết mọi chuyện, xin thề với cô như vậy. 

Vào 

MARIA - Cút đi cho rảnh mắt. 

ANĐRƯ - Giá bây giờ làm thế nào thách được hắn ra bãi đấu gươm, 
rồi nuốt lời, không đến và biến hắn thành trò cười, thì khác 
nào cho một người đang đói uống rượu. 

TÔBY - Hãy làm thế đi, hiệp sĩ. Ta sẽ viết giúp chú mình lời thách 
đấu. Hoặc giả ta sẽ truyền đạt bằng miệng nỗi bất bình của chú 
mình với hắn. 

MARIA - Ngài Tôby thân mến, xin hãy kiên nhẫn cho qua đêm nay. 
Từ lúc gã trai trẻ bên chỗ quận công gặp tiểu thư đến giờ, tiểu 
thư rất bồn chồn ngồi đứng không yên. Còn lão Malvôliô, xin cứ 
để mặc cháu xử trí. Nếu cháu mà không lừa được lão ta vào bẫy 
và biến lão thành trò tiêu khiển chung cho mọi người, thì đúng 


(1) Dạo đó, các quản gia thường đeo một dây chuyền kim loại ở cổ để phân biệt với 
các gia nhân khác. 



1160 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


là cháu không đủ trí khôn để nằm cho thẳng trong giường mình, 
ngài cứ yên trí thế. Cháu biết là cháu có thể làm được việc đó. 

TÔBY - Nói cho chúng ta nghe, nói cho chúng ta nghe nào. Kể cho 
chúng ta đôi điều về hắn đi. 

MARIA - Thưa ngài, đôi khi hắn ta như một kẻ Thanh giáo ấy. 

ANĐRU - Ồ, giá biết thế thì ta cho hắn một trận nhừ tử? 

TÔBY - Sao, vì hắn là một kẻ Thanh giáo ư? Chú mình có lý do gì 
sâu sắc không, hiệp sĩ. 

ANĐRƯ - Tôi không có lý do gì sâu sắc để làm thế, nhưng tôi cũng 
có khá đủ lý do. 

MARIA - Hắn ta là một gã Thanh giáo đốn mạt, hoặc luôn luôn là 
một kẻ xu thời nịnh bợ. Một con lừa kênh kiệu học lỏm không 
cần sách, rồi à uôm thốt ra toàn những lời đao to búa lớn. Một 
kẻ dương dương tự đắc nhất trần đời, tưởng mình ưu tú đến nỗi 
tin rằng tất cả những ai nhìn hắn đều phải lòng hắn. Và chính 
dựa vào cái tật xấu ấy của hắn mà cháu có cơ hội rất thuận tiện 
để trả thù. 

TÔBY - Vậy cô em sẽ làm thế nào? 

MARIA - Cháu sẽ vờ đánh rơi một bức thư tình bí hiểm trên đường 
hắn đi. Trong đó, cháu sẽ tả màu râu của hắn, hình dáng chân 
cẳng hắn, dáng đi, khóe mắt nhìn của hắn, trán hắn, cho đến 
nước da hắn để hắn nhận ra đích xác là mình. Cháu có thể viết 
rất giống tiểu thư, cháu gái của ngài. Nhìn qua, sẽ khó mà phân 
biệt được chữ cháu với chữ tiểu thư. 

TÔBY - Hay lắm. Ta ngửi thấy một diệu kế. 

ANĐRU - Tôi cũng đánh hơi thấy vậy. 

TÔBY - Hắn sẽ nghĩ lá thư cô em đánh rơi là của cháu gái ta và 
nàng phải lòng hắn. 

MARIA - Chính thế, dự định của cháu là thả một con ngựa mồi màu 
sắc như thế đó. 

TÔBY - Và con ngựa của cô em sẽ biến hắn thành con lừa. 

MARIA - Biến hắn thành con lừa, điều đó khỏi cần phải nghi ngờ. 

ANĐRU - Ôi! Sẽ thú vị biết bao! 

MARIA - Một trò giải trí thật đế vương, xin đảm bảo với các vị như 
vậy. Tôi biết thế nào hắn cũng mắc mưu tôi. Tôi sẽ bô" trí hai vị 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1161 


và anh hề nữa là ba - nếu anh ta muốn - nấp ở chỗ hắn sẽ nhặt 
được thư. Các vị hãy quan sát hắn xử trí như thế nào. Còn đêm 
nay, thì hãy đi nằm và hãy mơ đến chuyện đó. Tạm biệt. 

Vào 

TÔBY - Chúc ngủ ngon, Penthixiliơ (1) . 

ANĐRƯ - Thật là một cô gái ưu tú. 

TÔBY - Cô ta là một con chó nhỏ chính nòi và rất kính mến ta. 

ANĐRU - Cả tôi nữa cũng có thời được kính mến. 

TÔBY - Ta đi ngủ đi thôi, hiệp sĩ. Chú mình cần phái người về lấy 
thêm tiền tiêu đấy. 

ANĐRU - Nếu tôi không chinh phục được cháu gái ngài, thì thật 
cùng đường mạt vận cho tôi. 

TÔBY - Cứ cho người về lấy tiền đi, hiệp sĩ ạ. Nếu chung cục, chú 
mình không chiếm được nàng thì cứ gọi là đồ con ngựa cụt đuôi. 

ANĐRU - Nếu tôi không thành công, xin ngài chớ có tin tôi nữa và 
muốn coi là thế nào tùy ý. 

TÔBY - Thôi, lại đây. Ta sự làm tí rượu vang hâm. Muộn quá rồi, 
ngủ quái gì nữa. Lại đây, hiệp sĩ. Nào, hiệp sĩ. 

Cùng vào 


CẢNH IV 

Một căn buồng trong lâu đài của quận công 


Quận công, Viồla, Curiô và một số người khác ra 

QUẬN CÔNG - Cho ta nghe chút nhạc. Chào các bạn. Này Xêzariô 
thân mến, cái khúc hát, cái bài ca ngày xưa, cũ kỹ, chúng ta 
nghe đêm hôm qua ấy mà, ta nghĩ nó làm dịu bớt nỗi niềm của 
ta khá nhiều, hơn cả những điệu nhẹ nhàng và những chủ đề 


a) Bà chúa nữ kị binh đã đến cứu viện thành T’roa, bị Asin giết. 





1162 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


lặp đi lặp lại của cái thời kỳ khoái hoạt, quay cuồng ngày nay. 
Nào, cho ta nghe một câu thôi. 

CURIÔ - Thưa đức ông, người hát bài đó không có ở đây ạ. 

QUẬN CÔNG - Y là ai? 

CURIỒ - Là hề Fext, thưa đức ông. Một gã hề mà phụ thân công 
nương Ôlivia ngày xưa rất ưa thích. Y đang ở quanh quẩn trong 
nhà này thôi. 

QUẬN CÔNG - Đi tìm y về đây. Và trong khi chờ đợi, hãy cử nhạc 
điệu ấy. 

Curiô vào. Nhạc 

- Lại đây, chàng trai trẻ! Nếu có khi nào ngươi mắc vào vòng 
yêu đương, thì trong những day dứt ngọt ngào, hãy nhớ đến ta. 
Bởi vì tâm tình ta hiện giờ ra sao, thì những người yêu chân 
thành cũng vậy: bất nhất và thất thường trong mọi hành vi 
khác, trừ trong hình ảnh bất di bất dịch của người thương. 
Ngươi thấy điệu nhạc này thế nào? 

VIỒLA - Nó rộn vang âm hưởng của trái tim, nơi tình yêu ngự trị. 

QUẬN CÔNG - Ngươi nói hay tuyệt. Ta dám lấy đời ta ra bảo đảm 
rằng tuy tuổi ngươi còn trẻ nhưng con mắt ngươi đã đậu lại nơi 
một khuôn mặt yêu dấu nào đó. Có đúng thế không? 

VIÔLA - Nhờ lượng đức ông, có đôi chút ạ. 

QUẬN CÔNG - Thuộc loại phụ nữ như thế nào? 

VIÔLA - Từa tựa như đức ông. 

QUẬN CÔNG - Thế thì chẳng xứng đôi với ngươi. Bao nhiêu tuổi? 

VIỒLA - Trạc tuổi ngài, thưa đức ông. 

QUẬN CÔNG - Lạy Chúa, già quá. Phụ nữ nên lấy người hơn tuổi 
mình mới vừa đôi phải lứa, mới ngự được lâu bền trong trái tim 
chồng. Bởi vì, thiếu hiệp ạ, dù đàn ông chúng ta có tự đề cao 
đến đâu chăng nữa, so với phụ nữ, những tưởng tượng của 
chúng ta vẫn là phù phiếm và bấp bênh hơn, háo hức và dao 
động hơn, mau lụi và tiêu tan hơn. 

VIÔLA - Tôi có nghĩ điều đó, thưa đức ông. 

QUẬN CÔNG - Vậy hãy kiếm một người yêu trẻ hơn ngươi, kẻo lòng 
ưu ái của ngươi sẽ không bền đâu. Bởi vì đàn bà như đóa hoa 
hồng sớm nở tốì tàn. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1163 


VIÔLA - Vậy đó, than ôi, kiếp má hồng là thế! Giá được chết vào kỳ 
nở rộ huy hoàng nhất! 

Curiô lại ra cùng với Hề 

QUẬN CÔNG - A, anh bạn! Lại đây, hãy hát cái bài chúng ta nghe 
đêm qua. Xêzariô, chú ý nghe nhé. Bài hát cổ và mộc mạc. 
Những cô gái quay tơ và đan áo dưới nắng và những thiếu nữ 
chưa chồng xe sợi bằng những ống suốt, thường hay hát bài ấy. 
Nó là chân lý đơn sơ và nói về sự ngây thơ trong trắng của tình 
yêu như trong thuở xa xưa. 

Hề - Thưa ngài, bắt đầu được chưa ạ? 

QUẬN CÔNG - À, xin bạn hát đi. 

Nhạc 

HỂ (hát) - Lại đây, tử thần, xin hãy đến mau 

Cỗ áo gỗ tùng buồn hãy mắc hồn đau 
Bay đi, bay bích đì, hơi thở 
Người đẹp bạo tàn giết ta thế đó 
Khăn liệm trắng thi hài phủ lá thùy dương 
Thôi! Sửa soạn điỉ Ta đã sẵn sàng 

Hơn ai hết, ta chân thành chia phần chết. 

* 

* * 

Hoa thắm, xin đừng, xin đừng rắc 
Trên cỗ quan tài tối màu đen 
Bạn hữu xin đừng, xin đừng khóc 
Nắm xương quàn trong linh cữu mọn hèn 
Muôn ngàn tiếng thở dài xỉn nén lại 
Cho tôi nằm một chốn rất bình yên 
Để mai sau ai đó tình oan trái 
Khỏi tìm đến mộ tôi trút lệ ưu phiền. 

QUẬN CÔNG - Đây, thưởng công khó nhọc của ngươi. 

HỂ - Thưa ngài, có khó nhọc gì đâu. Tôi chỉ thây lạc thú trong ca 
hát, thưa ngài. 

QUẬN CÔNG - Vậy thì ta thưởng cho nỗi lạc thú của ngươi. 



1164 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HỀ - Thật chí lý, thưa ngài. Đôi khi lạc thú cũng cần được đền bù. 

QUẬN CÔNG - Thôi nhé, cho ngươi lui. 

HỀ - Cầu cho thần Ưu sầu che chở ngài và áo ngài được may bằng 
thứ vải biến mầu, bởi tâm linh ngài quả là một thứ ngọc đổi 
màu. Tôi muốn những con người kiên trinh như vậy đi biển cho 
họ xử lý mọi chuyện, không nhằm mục đích cụ thể nào. Bởi vì 
chính điều đó bao giờ cũng khiến hành trình vượt biển trở nên 
thú vị từ con số không. Xin tạm biệt. 

Vào 

QUẬN CÔNG - Còn ai nữa cũng lui ra nốt. 

Curiô và đám tùy tùng vào 

- Xêzariô, một lần nữa, ngươi hãy cất công đến công nương 
độc ác ấy. Hãy nói với nàng rằng tình ta cao thượng hơn cả thế 
gian, không màng đến số đất đai đầy bùn nhơ và phần tài sản 
trời cho nàng hưởng thụ. Nói với nàng rằng ta cũng coi rẻ mọi 
tài sản như vậy. Nhưng chính nàng, điều thần diệu của tạo hóa, 
nữ hoàng của mọi châu ngọc, mới là cái thu hút hồn ta. 

VIÔLA - Nhưng thưa đức ông, nếu nàng không yêu ngài thì sao? 

QUẬN CÔNG - Ta không thể chấp nhận câu trả lời đó. 

VIÔLA - Đúng thế. Nhưng giả sử có một cô gái yêu đức ông với nỗi 
dằn vặt trong tim, không kém gì ngài yêu ôlivia. Đức ông 
không thể yêu lại nàng và bảo nàng thế! Vậy nàng có phải 
chấp nhận câu trả lời đó không? 

QUẬN CÔNG - Không một lồng ngực phụ nữ nào đủ sức chịu được 
nhịp đập của một niềm đam mê mãnh liệt như tình yêu đã 
mang lại cho trái tim ta. Không một trái tim phụ nữ nào đủ lớn 
để chứa được chừng nấy. Họ không giữ được. Than ôi! Tình yêu 
của họ có thể gọi là nỗi thèm thuồng háo hức, không phải của 
tâm can, mà là của miệng lưỡi, nó có thể no nê, phát ngấy và ợ 
lên. Nhưng tình ta, cơn đói cũng như sức tiêu hóa của nó đều 
mênh mang như biển cả. Ngươi đừng có so sánh tình yêu một 
người đàn bà có thể dành cho ta với mối tình ta dâng cho ôlivia. 

VIÔLA - Nhưng tôi biết... 

QUẬN CÔNG - Ngươi biết gì? 

VIÔLA - Biết rất rõ phụ nữ có thể yêu đàn ông như thế nào. Thực 
ra, lòng họ cũng chân thật như chúng ta. Cha tôi có một người 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1165 


con gái. Chị ấy yêu một người say đắm đến mức, giả sử tôi là 
gái, có lẽ tôi cũng yêu đức ông như vậy. 

QUẬN CÔNG - Và câu chuyện của nàng thế nào? 

VIÔLA - Như tờ giấy trắng, thưa đức ông. Chị không bao giờ thổ lộ 
nỗi niềm mà cứ để mối tình thầm lặng, như con sâu ẩn trong 
chồi non, đục khoét làm phai lạt má hồng. Chị héo hon trong 
ưu tư, sầu muộn, xanh xao vàng vọt. Chị ngồi như thần Nhẫn 
nhục trên một tượng đài, mĩm cười với thương đau. Chẳng lẽ đó 
lại không phải là tình yêu chân chính hay sao? Đàn ông chúng 
ta nói nhiều hơn, thề thốt nhiều hơn. Nhưng kỳ thực, những 
điều chúng ta phô phang thường vượt quá lòng mình, vi chúng 
ta chứng minh trong thệ ước thì nhiều, mà trong tình yêu thì ít. 

QUẬN CÔNG - Nhưng, chàng trai trẻ của ta, chị ngươi đã chết vì mối 
tình đó ư? 

VIÔLA - Tôi là tất cả các chị em gái và cả các anh em trai trong nhà 
cha tôi. Ay thế mà tôi không biết. Thưa đức ông, vậy tôi phải 
đến chỗ công nương ấy ạ? 

QUẬN CÔNG - Ấy đấy, chuyện ấy mới là mấu chốt. Hãy cấp tốc đến 
chỗ nàng, đưa cho nàng hạt ngọc quý này và bảo rằng mối tình 
của ta không thể khoan nhượng mảy may, không thể chấp 
nhận một sự khước từ nào. 

Cùng vào 


CẢNH V 
Vườn nhà Ồỉivia 


Ngài Tôby BeltsÊỉghiutsic và Febicm ra 
TÔBY - Lại đây, Febiơn. 

FEBIƠN - Vâng, tôi sẽ đến chứ: nếu tôi bỏ sót một chi tiết nhỏ nào 
của trò chơi này thì tôi sẽ phát phiền lên mà chết mất. 

TÔBY - Chú mày có khoái thấy cái tên xảo quyệt, bất lương, keo kiệt 
ấy bị nhục nhã ê chề không? 




1166 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


FEBIƠN - Tôi sẽ sướng rơn, thưa ngài. Ngài biết đấy, hắn đã làm tôi 
thất sủng với tiểu thư vì một vụ săn gấu ở đây. 

TÔBY - Để làm cho hắn phát khùng, chúng ta sẽ lại làm một cuộc 
săn gấu nữa. Và chúng ta sẽ đánh lừa hắn thất điên bát đảo 
lên. Ta sẽ làm thế chứ, hiệp sĩ Anđru. 

ANĐRƯ - Nếu không làm thế thì thật phí cả đời chúng ta. 

TỒBY - Cô bé tinh quái đến đây rồi. 

Maria ra 

- Chào viên ngọc An Độ (1) của ta! 

MARIA - Xin cả ba vị hãy nấp vào trong bụi ngâu này. Malvôliô 
đang đi xuống con đường này. Trong nửa tiếng đồng hồ, hắn 
diễu dưới ánh nắng, làm điệu làm bộ vênh vang với chính 
bóng mình. Hãy quan sát hắn để cười giễu cho đã đời. Bởi vì 
tôi biết lá thư này sẽ biến hắn thành một thằng ngốc trơ 
trẽn. Vì thú vui đùa, hãy nấp vào đi! Còn mày, hãy nằm đây 
nhé (Ném xuống một lá thư): con cá đến kia rồi, nó ắt sẽ 
cắn câu. 

Vào 

Malvôliô ra 

MALVÔLIÔ - Đó chỉ là tình cờ. Tất cả là tình cờ hết. Maria có lần 
nói với ta là nàng có lòng cảm mến ta. Và ta cũng đã nghe thấy 
chính nàng nói gần đúng như vậy, rằng nếu nàng yêu ai thì đó 
hẳn là một người từa tựa như ta. Vả lại, nàng đối đãi ta với một 
sự tôn trọng cao hơn hẳn bất kỳ ai khác trong số kẻ hầu người 
hạ nàng. Ta nên nghĩ thế nào về điều đó nhỉ? 

TÔBY - Rõ là một tên vô lại vênh vênh váo váo! 

FEBIƠN - Ôi, lặng yên nào! Cứ ngắm xem hắn đang biến thành một 
con gà tây thuộc loại của hiếm: dưới bộ lông lòa xòa, hắn 
nghênh ngang diễu đi diễu lại mới ngộ làm sao! 

ANĐRU - Chà, tôi phải nện cho cái thằng đểu này một trận mới 
được! 

TÔBY - Ta đã bảo im nào! 


Í1J Một số nguyên bản cũ in là nettỉe of India, với nghĩa là một loài động, thực vật 
hiếm fZoophyteJ. Malone, nhà Shakespeare học nổi tiếng, đề nghị đọc là metal of 
India. Các bản sau này đều sửa như vậy. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1167 


MALVÔLIỒ - Trở thành bá tước Malvôliô! 

TÔBY - A, thằng khốn kiếp! 

ANĐRƯ - Bắn bỏ hắn, bắn bỏ hắn đi! 

TÔBY - Im lặng! Im lặng! 

MALVÔLIÔ - Về điểm này, cũng đã có thí dụ tương tự như thế: phu 
nhân Xt'retsy (1) chẳng đã lấy gã quản y (2) đó sao. 

ANĐRƯ - Quỷ bắt hắn đi! 

FEBIƠN - 0! Im đi nào! Hắn đang mơ đắm triền miên. Nhìn coi, óc 
tưởng tượng bơm hắn trương phềnh lên kìa. 

MALVÔLIÔ - Sau khi cưới nàng được ba tháng, ta ngồi trong tư thất... 

TÔBY - Ôi! Cung nỏ đâu để ta bắn lòi mắt nó ra! 

MALVÔLIÔ - Mình mặc áo dài nhung, ta gọi các cận thần đến quanh 
ta. Ta vừa ngủ ngày trở dậy, rời chiếc giường, nơi ta để lại 
Ôlivia đang thiêm thiếp giấc nồng... 

TÔBY - Thiêu sông nó đi cho rồi! 

FEBIƠN - ồ! Im, im lặng nào! 

MALVÔLIÔ - Rồi với vẻ đường bệ, sau khi nghiêm trang đưa mắt nhìn 
quanh, ra ý bảo họ là ta biết địa vị của ta, cũng như ta muôn họ 
phải biết địa vị của họ, ta cho gọi người bà con Tôby của ta đến... 

TỔBY - Phải tống giam và cùm nó lại! 

FEBIƠN - Ôi! Im, im, im lặng nào! 

MALVỒLIÔ - Bảy tên trong sô" bộ hạ của ta răm rắp tuân theo, đi ra 
tìm lão ta. Trong khi đó, ta cau mày và có thể là lên dây đồng 
hồ hoặc vân vê cái... cái (3) ... một đồ châu ngọc sang trọng nào 
đó. Tôby lại gần, nghiêng mình thi lễ trước mặt ta. 


(ỉ) Lady of the Strachy. về chữ này, có nhiều diễn giải khác nhau giữa những nhà 
nghiên cứu Shakespeare. Uobơtơn nêu ý kiến rằng các nhà văn Anh thời cổ gọi xứ 
Thrace là Trachy. Jonxơn thì cho đây là một điển cố chưa truy ra nguồn gốc. Theo 
Xmith (Smith), strachy từ tiếng Ý Straccio (nghĩa là quần áo ) mà ra và Tôrinô 
(TorinoX trong cuốn ngữ pháp của ồng, cho biết chữ Straccio đọc là xtratchi. 
Xtivơnz phản đôi, nói là người Ý không hiểu chữ straccio theo nghĩa Xmith nói và 
trong tiếng Anh không hề có chữ strachy ; có lẽ, đây là sự lầm lẫn từ chữ starchy 
(phòng hồ quần áo ) do động từ to starch mà ra. 

(2) Gia nhân trông coi phòng quần áo của các phu nhân quyền quý. 

(3) Malvôliô định nói cái dây chuyền, nhưng sực nhớ ra đó là dấu hiệu của kẻ tôi tđ, 
nên vội chữa. 



1168 


VVILLIAM SHAKESPHARE 


TÔBY - Có nên để cho cái thằng cha này sống không nhỉ? 

FEBIƠN - Dù có bị tứ mã phanh thây, hãy ngậm miệng lại đã! 

MALVỔLIỒ - Ta giơ tay về phía ta lão như thế này, dập tắt nụ cười 
xuề xòa bằng một cái nhìn nghiêm nghị, giám sát... 

TÔBY - Dễ thường lúc đó Tôby này không biết vả vào miệng mi 
hẳn? 

MALVỒLIÔ - Ta bảo: “Nè chú Tôby, số mệnh đã xe duyên cho tôi với 
cháu gái chú, vậy xin chú hãy để tôi sử dụng cái đặc quyền ăn 
nói này...”. 

TÔBY - Cái gì vậy? 

MALVÔLIÔ - “Chú phải sửa đổi cái thói say sưa chè chén của chú đi”. 

TÔBY - Cút khỏi đây, đồ khốn kiếp! 

FEBIƠN - Này, chịu nín nhịn một chút, kẻo vỡ lở hết cơ mưu bây 
giờ. 

MALVÔLIÔ - “Ngoài ra chú còn phí phạm thời giờ vàng ngọc, đánh 
đu với một gã hiệp sĩ ngu xuẩn...”. 

ANĐRU - Đúng là hắn nói tôi, chắc chắn thế. 

MALVÔLIÔ - “Một gã hiệp sĩ Anđru...”. 

ANĐRU - Biết ngay là hắn nói mình! Bởi vì khối người gọi mình là 
đồ ngu mà. 

MALVỒLIÔ - Cái gì thế này? 

Nhặt bức thư lèn 

FEBIƠN - Giờ thì chú gà gô sắp rơi vào bẫy rồi. 

TÔBY - Suỵt! Cầu cho thần Hài hước xui khiến cho nó đọc to lên. 

MALVÔLIÔ - Lạy Chúa! Đây là nét chữ viết của tiểu thư. Đích thị là 
những chữ c, những chữ Ư và những chữ T của nàng. Và những 
chữ p hoa, nàng vẫn thường viết như thế này. Không còn nghi 
ngờ gì nữa, đây đúng là bút tích của nàng. 

TÔBY - Những chữ c, những chữ Ư và những chữ T của nàng, thế là 
cái quái gì? 

MALVÔLIÔ (đọc) - Gửi người yêu không quen biết, lá thư này và 
những lời chúc mừng tốt đẹp của em... quả là lời ăn tiếng nói 
của nàng! Xin vô phép mở dấu gắn xi này một cái nào. Khoan! 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1169 


Đúng là hình ấn Lucrexơ (1) nàng thường dùng để đóng triện đây 
mà. Đích thị là tiểu thư rồi. Thư này gửi cho ai vậy? 

FEBIƠN - Thằng cha vào tròng đứt đuôi rồi. 

MALVÔLIÔ (đọc) - Trời xanh thấu rõ nỗi lòng 

Người tôi yêu trộm nhớ thầm là ai? 

Môi ơi, xin chớ hé lời 

Niềm riêng đừng để ai người tỏ thông. 

“Niềm riêng đừng để ai người tỏ thông”. Tiếp sau đó là gì? 
Nhịp vận thay đổi. “Niềm riêng đừng để ai người tỏ thông”. Giả 
sử đó là ngươi, Malvôliô nhỉ! 

TÔBY - Đem treo cổ mày lên, quân đê mạt! 

MALVÔLIÔ (đọc) - Dưới trướng tôi là người tôi yêu dấu 

Và lặng thầm, tim tôi vết thương không rỉ máu. 
Như lưỡi dao nàng Lucrexơ ngậm ngùi 
M, o, A, I chi phối cả đời tôi. 

FEBIƠN - Câu đố mới oái oăm làm sao! 

TÔBY - Cô gái quả là cừ thật! 

MALVÔLIÔ - “M, o, A, I chi phôi cả đời tôi”. Ờ, hãy khoan, để ta 
nghĩ xem, nghĩ xem đã. 

FEBIƠN - Cô ta đã cho hắn thứ bả hiểm độc biết bao! 

TÔBY - Và con diều hâu bèn sải cánh lao tới hăm hở biết mấy! 

MALVÔLIÔ - “Dưới trướng tôi là người tôi yêu dấu”. Chả phải là gì, 
nàng có quyền sai bảo ta: ta hầu hạ nàng; nàng là nữ chủ nhân 
của ta. Ờ, điều đó thật hiển nhiên đối với bất kỳ trí thông minh 
bình thường nào. Trong câu này, không có gì mắc míu cả. Còn 
đpạn cuối, sự xếp sắp những chữ cái này nghĩa là thế nào? Nếu 
như ta có thể diễn giải nó ra thành một cái gì giống ta nhỉ. 
Khoan nào! M, o, A, I...” 

TÔBY - 0, thử đoán xem: nó đang hoang mang lạc hướng kìa. 

FEBIƠN - Không sao, rồi thì con chó sẽ sủa váng lên cho mà xem, 
mặc dầu hơi sộc lên nồng nặc mùi cáo. 

(1) Một phu nhân hoàng tộc La Mã, thế kỷ VI trước Công nguyên, tự sát sau khi bị 

một người con của Kiêu vương Táccanh làm nhục. Các phu nhân thuộc tầng lớp 

thượng lưu xưa kia thường dùng triện riêng có hình Lucrexơ. 


74 - SECHXPIA 



1170 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MALVÔLIÔ - M, Malvôliô. M, ờ, đó là chữ đầu tên ta mà. 

FEBIƠN - Tôi đã chẳng nói hắn sẽ mầy mò ra đấy sao? Chú khuyển 
này tài đánh hơi những dấu vết giả lắm. 

MALVÔLIÔ - M... nhưng phần sau lại không hợp nữa: nó chẳng ăn 
nhập vào đâu cả. Đáng lẽ chữ A tiếp theo, thì lại là o. 

FEBIƠN - Mong rằng sẽ kết thúc bằng 0 (1) . 

TÔBY - Phải, nếu không ta sẽ vác gậy nện cho hắn phải kêu: “Ô” lên 
mới thôi. 

MALVÔLIÔ - Sau cùng đến chữ I. 

FEBIƠN - Phải, giá ngươi có một con mắt í2) đằng sau lưng, ngươi sẽ 
thấy những lời chê cười theo gót ngươi còn nhiều hơn là những 
may mắn trước mặt. 

MALVÔLIÔ - M, o, A, I... Câu đố này không như câu trước. Nhưng 
không sao; cứ cố cưỡng một tí là nó sẽ ứng với ta thôi, bởi vì tất 
cả những chữ cái ấy đều nằm trong tên ta. Khoan! Dưới đây là 
bằng văn xuôi. 

(đọc) - Nếu lả thư này rơi vào tay chàng, xin chàng hãy suy 
nghĩ cho kỹ. Dựa vào sao chiếu mệnh, em là hề. trền của chàng. 
Nhưng xin chàng chớ e sợ quyền cao chức trọng: có người sinh 
ra đã thuộc dòng dõi quyền quý, có người tự mình làm nên sự 
nghiệp cao sang, kể khác thì quyền cao chức trọng lại ấn vào 
tay. Số mệnh chàng đang dang tay đón chàng. Với tất cả tâm 
hồn và nhiệt huyết, chàng hãy ôm ghì lấy nó. Và để thích ứng 
với cái địa vị rồi đây sẽ là của chàng, hãy trút bỏ cái vỏ mọn 
mằn và xuất hiện với một cốt cách mới. Hãy đối lập với một 
người bà con của em, hãy cau có với bọn gia nhân. Miệng lưỡi 
chàng hãy thốt ra những lời có gang có thép. Hãy giở ngón độc 
đáo. Người đàn bà khuyên chàng như vậy đang thổn thức nhớ 
thương chàng. Chàng hãy nhớ xem ai đã từng khen đôi tất màu 
vàng của chàng và muốn thấy chàng luôn luôn cài nịt chéo (3) . 
Thật vậy, chàng hãy nhớ lại xem. Thời vận đã đến, chàng hãy 
tiến lên nếu chàng mong muốn trở thành như thế. Nếu không, 
em vẫn cứ phải coi chàng như một viên quản gia, cùng với bọn 


a) o là từ tán thán chỉ sự kinh ngạc. Ý nói, cuối cùng Malvôliô sẽ ngã ngửa người ra. 
(ĩ) Febiơn chơi chữ: chữ cái I trong tiếng Anh đọc giống như eye nghĩa là mắt. 

(3) Màu vàng và nịt tất chéo là kiểu thời thượng hồi bấy giờ. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1171 


gia nhân và không xứng đáng được chạm vào ngón tay của thần 
Hạnh phúc. Tạm biệt. Người đàn bà muốn đánh đổi ngôi thứ 
với chàng. 

KẺ MAY MẮN BẤT HẠNH 

Thật rõ ràng như cánh đồng trống giữa thanh thiên bạch 
nhật. Được, ta sẽ kiêu kỳ, ta sẽ đọc các tác giả chính trị, ta sẽ 
trấn áp lão Tôby, ta sẽ gạt bỏ những kẻ quen biết thô lỗ, ta sẽ 
đúng là con người kiểu cách. Giờ đây, ta không hề tự lừa dối 
mình, không để trí tưởng tượng phỉnh phờ, vì mọi bằng chứng 
đều chỉ rõ rằng tiểu thư yêu ta. Quả là mới đây nàng có khen 
đôi tất vàng của ta, nàng có ca ngợi bộ dò ta thắt nịt chéo. Và 
trong thư này, nàng bộc bạch tình yêu đối với ta, và gần như ra 
lệnh, đốc thúc ta đi vào những thói quen mà nàng ưa thích. 
Cảm ơn các chính tinh chiếu mệnh ta đã ban cho ta hạnh phúc. 
Ta sẽ cao đạo, bệ vệ, đi tất vàng và thắt nịt chéo, không chút 
chậm trễ. Đội ơn Chúa và các ngôi sao chiếu mệnh. Đây lại có 
một đoạn tái bút nữa. 

Chàng không thể không biết em là ai. Nếu chàng chấp thuận 
mối tình em, xin hãy biểu lộ bằng cách mỉm cười. Nụ cười tủm 
tủn rất hợp với chàng. Vậy thì, trước mặt em, hãy cứ tiếp tục 
tủm tỉm cười, người yêu dấu của em, em xin chàng đó. 

Lạy Chúa, đội ơn Người, ta sẽ mỉm cười. Ta sẽ làm tất cả 
những gì em muốn ta làm. 

Vào 

FEBIƠN - Dù CÓ đánh đổi việc dự phần vào trò vui này lấy một 
chuyến an dưỡng hàng ngàn bạc do Xôphi (1) đài thọ, tôi cũng 
không chịu. 

TÔBY - Ta sẵn sàng lấy cô gái này làm vợ chỉ vì cái mẹo này. 

AND RƯ - Tôi cũng thế. 

TÔBY - Và không yêu cầu một chút hồi môn nào khác ngoài một mẻ 
đùa lỡm nữa như thế này. 

ANĐRU - Tôi cũng chỉ yêu cầu có vậy. 

FEBIƠN - Kìa, cô gái bỏ bùa mê thuốc lú tuyệt vời của tôi đang đến. 


(v Theo bác sĩ Famơ, đây chỉ Rôbớt Sơlây, dại sứ Anh ở Xôphi, được vua Ba Tư rất 
trọng đãi. Năm 1599, ông trở về Luân Đôn với rất nhiều báu vật do vua Ba Tư tặng. 



1172 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Maria lại ra 

TÔBY - Cô CÓ bằng lòng đặt chân lên cổ ta không? (1) 

ANĐRU - Hay là lên cổ tôi vậy? 

TÔBY - Ta có nên đem tự do của mình đánh bạc (2) và trở thành kẻ 
nô lệ của cô không? 

ANĐRU - Hay là tôi, thật đấy? 

TÔBY - Này, cô đã đưa hắn vào một cơn mơ mộng đến nỗi khi nào 
hình ảnh đó tan vỡ, hắn sẽ phát điên phát rồ mất. 

MARIA - Thôi nào, hãy nói thật đi. Mẹo ấy có tác dụng đối với hắn 
không? 

TÔBY - Như rượu nặng đối với một bà đỡ vậy. 

MARIA - Nếu các vị muốn thấy kết quả của trò đùa này, xin hãy chú 
ý ngay lần đầu hắn mon men lại gần tiểu thư tôi. Hắn sẽ đến 
với đôi tất vàng và đó là màu tiểu thư rất tởm; và lại thắt nịt 
chéo nữa - một cái mốt mà tiểu thư chúa ghét. Và hắn sẽ tủm 
tỉm cười với tiểu thư - một điều rất không hợp với tâm trạng 
tiểu thư hiện đang chìm đắm trong u sầu, cho nên thái độ ấy sẽ 
biến hắn thành một kẻ bỉ ổỉ ghê gớm. Nếu các vị muốn thấy sự 
việc đó, xin hãy theo tôi. 

TÔBY - Dù có phải đến cổng thành rợ Tacta, ta cũng theo đi, nữ yêu 
tinh quái nhất của trí tuệ. 

ANĐRU - Tôi cũng thế. 

Cùng vào 


(1) Ý nói: có bằng lòng làm vợ ta không? 

(2) Tray-trip: một trò chơi may rủi. Chúng tôi dịch thoát đi. 




HỔI BA 


CẢNH I 

Vườn nhà Ôỉivia 


Viôla và hề, mang một cái trống cơm 

VIÔLA - Cầu Chúa phù hộ bạn và tiếng nhạc của bạn. Phải chăng 
bạn sống bằng cái trống cơm của mình? 

HỀ - Không, thưa các hạ, tôi sống dựa vào nhà thờ. (1) 

VIÔLA - Bạn là một tu sĩ ư? 

HỂ - Không phải thế, thưa các hạ: đúng là tôi sống dựa vào nhà 
thờ, bởi vì tôi ở nhà tôi và nhà tôi kề bên nhà thờ. (1) 

VIÔLA - Vậy thì bạn có thể nói: nhà vua nằm cạnh kẻ hành khất, 
nếu có một người hành khất ở kề bên cung vua. Hoặc nhà thờ 
đứng cạnh cái trống cơm của bạn, nếu cái trống cơm của bạn kề 
bên nhà thờ. 

HỂ - Đúng như các hạ nói đó. Ôi thời thế! Một câu nói chỉ là một 
cái găng tay da hoẵng đối với một trí tuệ sắc sảo: thoắt cái, mặt 
trái đã có thể lộn ra ngoài mau lẹ biết bao! 

VIÔLA - À, nhất định thế rồi: người khéo vầy vò chữ nghĩa, có thể 
phút chốc biến nó thành ra đồi bại. 

HỂ - Vì vậy cho nên tôi những muốn em gái tôi đừng có tên, các 
hạ ạ. 

VIÔLA - Tại sao thế, anh bạn? 


a) Anh hề chơi chữ: by the church vừa có nghía là bởi nhà thờ vừa có nghĩa là kề 
bên nhà thờ. 



1174 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


HỀ - À, thưa các hạ, bởi vì tên nó là một chữ. Và vầy vò chữ đó 
có thể làm cho em gái tôi thành đồi bại. Nhưng, thật ra ngôn 
từ đã trở nên ba que xỏ lá từ khi nó bị những bản giao kèo 
làm nhục (1) . 

VIÔLA - Bạn có biết lý do? 

HỂ - Nói thật tình, thưa các hạ, tôi không thể trình bày với các hạ 
một lý do nào mà không phải dùng đến ngôn từ. Mà ngôn từ đã 
trở nên giả ngụy đến nỗi tôi phát tởm, chẳng muôn sử dụng nó 
để nêu lý do nữa. 

VIÔLA - Ta thấy bạn quả là một anh chàng vui tính, không đếm xỉa 
đến cái gì trên đời. 

HỀ - Đâu phải thế, thưa các hạ, tôi có đếm xỉa đến một cái gì đó. 
Nhưng thực tình, không phải là đếm xỉa đến các hạ. Nếu như 
thế là không đếm xỉa đến cái gì trên đời, thì tôi những muôn 
các hạ đột nhiên trở thành vô hình. 

VIỒLA - Bạn có phải là anh hề của nữ bá tước Ôlivia không? 

HỀ - Thật tình là không phải. Tiểu thư Ôlivia không hề có máu 
điên. Bao giờ lấy chồng, nàng mới nuôi hề trong nhà. Mà bọn 
hề thì giống các ông chồng như cá trích giống cá mòi vậy; có 
điều là chồng thì to hơn. Thực vậy, tôi không phải là gã hề của 
tiểu thư, mà là kẻ làm đồi bại ngôn từ của nàng thôi. 

VIÔLA - Mới đây ta có thấy bạn ở chỗ quận công Orxinô. 

HỀ - Các hạ ạ, cái môn hề đi vòng quanh quỹ đạo như mặt trời 
vậy, nó lấp lánh khắp nơi. Tôi lấy làm tiếc cho chúa công 
của các hạ không thường xuyên có hề bên cạnh như nữ chủ 
nhân của tôi. Vì tôi ngỡ là đã thấy sự thông thái của các hạ 
ở đó rồi. 

VIÔLA - À, ngươi lại quay sang khích bác ta đấy, ta chả bắt lời với 
ngươi nữa đâu. Này, cầm lấy sáu xu ta thưởng ngươi. 

Đưa một đồng tiền 

HỀ - Cầu Chúa, lần phân phát râu tóc sắp tới, hãy ban cho các hạ 
một bộ râu. 


a) Đây lại là một chỗ tối nghĩa trong vở kịch này. Một số nhà bình luận cho rằng 
ở đây anh hề ám chỉ những hạn chế về kịch do Hội đồng tư vấn ban hành ở Anh 
vào năm 1600 và 1601 khiến cho các nhà viết kịch và diễn viên rất bất mãn. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1175 


VIÔLA - Nói thật với ngươi, ta gần như phát ốm vì mong có một bộ 
râu, (nói nhỏ một mình) mặc dầu ta không đời nào muốn nó mọc 
trên cằm ta. Tiểu thư của ngươi có nhà không? 

HÊ (chỉ vào đồng tiền) - Nếu ta có một đôi như thế này, liệu chúng có 
sinh con đẻ cái không, các hạ nhỉ? 

VIÔLA - Có chứ, nếu gộp chung với nhau và đem dùng để sinh lợi. 

HỀ - Thế thì, thưa các hạ, tôi sẽ đóng vai chúa công Panđarơx xứ 
Frigi để đem đến cho chàng T’roilơx này một nàng Crexiđa (1) . 

VIÔLA - Ta hiểu ý ngươi: xin như thế thì quả là khéo thật đấy. 

HỂ - Thưa các hạ, tôi thiển nghĩ, xin một kẻ ăn xin, đâu phải là 
chuyện to tát gì. Vì Crexiđa vốn xưa là một kẻ ăn xin. Tiểu thư 
tôi có nhà đấy, thưa các hạ. Tôi sẽ trình báo là các hạ từ đâu 
đến. Còn các hạ là ai và các hạ muốn gì, thì cái đó ngoài phạm 
vi của tôi. Tôi định nói ngoài ‘lĩnh vực” của tôi, nhưng chữ ấy 
mòn quá mất rồi. 

Vấo 

VIÔLA - Gã này thật đủ khôn ngoan để sắm vai một anh hề điên và 
để làm những gì đòi hỏi ít nhiều trí tuệ. Gã phải quan sát tâm 
trạng, phẩm cách của người gã đùa giễu cùng với thời cơ, và, 
như con diều hâu, bổ nhào xuống chộp từng chiếc lông chim lộ 
ra trước mắt. Đó là một công việc khó khăn chẳng kém gi nghệ 
thuật của một bậc hiền tài. Bởi vì sự điên dại do gã phô bày 
một cách khôn ngoan thì chỉnh chu đâu ra đấy, còn người khôn 
ngoan, khi đã hóa dại, là mất trí hoàn toàn. 

Ngài Tôby Belts’ và Anđru Êighiutsic ra 

TÔBY - Chúa phù hộ cho công tử. 

VIÔLA - Và cho ngài nữa, thưa tiên sinh. 

ANĐRƯ - Dieu vous garde, monsieur (2 \ 

VIÔLA - Et vous aussi, ưotre serviteur (3 \ 

ANĐRƯ - Tôi mong như vậy và sẵn sàng phục vụ ngài. 


(X) Panđarơx là chú của Crexiđa, bao che cho mối tình của cháu gái với TYoilơx. 
Câu chuyện về T’roilơx và Crexiđa rất phổ biến trong thời Trung cổ và đã được 
Shakespeare viết thành kịch. 

í2> Chúa phù hộ cho ngài (tiếng Pháp trong nguyên bản). 

í3) Và cho ngài nữa, kẻ nô bộc của ngài (Tiếng Pháp trong nguyên bản). 



1176 


WILLIAM SHAKESPEARE 


TÔBY - Mời công tử vào nhà. Cháu gái ta muốn công tử vào nhà, nếu 
công tử có chuyện muốn nói với nàng. 

VIÔLA - Thưa ngài, tôi phải gặp cháu gái ngài. Tôi muôn nói nàng 
là mục đích cuộc hành trình của tôi. 

TÔBY - Công tử hãy thử cặp giò của mình và phát động nó đi. 

VĨÔLA - Thưa ngài, cặp giò của tôi hiểu rõ tôi hơn là tôi hiểu ý ngài 
bảo tôi hãy thử cặp giò mình. 

TÔBY - Công tử ạ, tôi muốn nói là mời công tử cất bước, mời công 
tử vào. 

VIÔLA - Vậy tôi sẽ trả lời ngài bằng cách cất bước và vào nhà. 
Nhưng tôi đã có người vào báo rồi. 

Ôlivia và Maria ra 

- Chào giai nhân tuyệt sắc và vẹn toàn nhất trên đời! cầu 
trời đổ một trận mưa hương xuống tiểu thư! 

ANĐRU - Chàng trai trẻ này quả là một tay nịnh đầm hiếm thấy: 
Mưa hương! Hay thật! 

V1ÔLA - Thưa tiểu thư, câu chuyện của tôi chỉ có thể bộc bạch với 
đôi tai bao dung và độ lượng của tiểu thư mà thôi. 

AND RU - “Hương”, “bao dung” và “độ lượng”, mình phải học thuộc cả 
ba chữ ấy để có dịp là dùng tới ngay mới được. 

ÔLIVIA - Hãy đóng cửa vườn lại và để cho ta nghe sứ giả. 

Tôby, Anđru và Maria vào 

- Đưa tay cho ta, công tử. 

V1ÔLA - Xin tiểu thư hãy nhận lòng tôn kính và cúc cung tận tụy 
của kẻ hèn này. 

ÔLIVIA - Tên chàng là gì? 

VIỒLA - Xêzariô là tên gọi kẻ nô lệ của nàng, thưa quận chúa 
xinh đẹp. 

ÔLIVIA - Kẻ nô lệ của ta! Thế giới này còn gì là vui nữa, khi mà sự 
trá ngụy thấp hèn được gọi là ca tụng. Tráng sĩ ạ, chàng là nô 
lệ của quận công Orxinô chứ. 

VIÔLA - Và quận công lại là nô lệ của tiểu thư; vậy kẻ nô lệ của 
quận công ắt phải là nô lệ của nàng. Kẻ nô lệ của kẻ nô lệ của 
nàng tức là nô lệ của nàng, thưa tiểu thư. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1177 


ÔLIVIA - Ta không hơi đâu nghĩ đến ông ta. Thà rằng đầu óc ông ta 
trông rỗng còn hơn là chứa đầy hình ảnh ta! 

VIÔLA - Thưa tiểu thư, nhân danh quận công, tôi đến để đánh thức 
những ý nghĩ ưu nhã của nàng. 

ÔLIVIA - Ôi, ta xin chàng miễn cho ta, chàng đừng bao giờ nhắc đến 
ông ta nữa! Nhưng nếu chàng chuyển sang chuyện khác, ta sẽ 
sẵn sàng nghe chàng thỉnh cầu hơn là đón nghe tiếng nhạc từ 
trong thinh không. 

VIÔLA - Tiểu thư kính mến... 

ÔLIVIA - Chàng hãy để ta nói đã. Lần trước, sau cái phút huyền 
diệu chàng đến đây, ta có sai người đuổi theo trao cho chàng 
một chiếc nhẫn. Như vậy ta đã tự lừa dối mình, lừa dối đầy tớ 
của ta và có lẽ cả chàng nữa. Dùng một mưu mẹo đáng xấu hổ 
để ép chàng phải nhận một thứ mà chàng biết không phải là 
của mình, ta phải chịu sự phán xét nghiêm khắc của chàng. 
Không hiểu chàng nghĩ thế nào về chuyện đó? Liệu chàng có 
trói danh dự ta đem bêu đầu cọc làm mồi cho nanh vuốt của 
những ý nghĩ cuồng khấu mà sự tàn nhẫn của trái tim con 
người có thể nghĩ ra? Đối với người thông minh như chàng, 
trình bày như thế là đủ rồi: che đậy cho trái tim ta một tấm 
mạng thưa chứ không phải là một bộ ngực. Vậy xin chàng hãy 
nói cho ta nghe. 

VIÔLA - Tôi thương hại tiểu thư. 

ÔLIVIA - Đó là một bước đi tới tình yêu. 

VTÔLA - Không, hoàn toàn không phải. Bởi vì có một thực tế thông 
thường là người ta hay thương hại kẻ thù. 

ÔLIVIA - A; vậy thì ta nghĩ đã đến lúc ta lại phải mỉm cười đây. Ôi 
thế sự! Những con người tội nghiệp sao mà dễ trở nên kiêu kỳ! 
Nếu phải là một con mồi thì thà rơi vào móng vuốt sư tử còn 
hơn là trước miệng sói! 

Có tiếng đồng hồ điểm chuông 

Đồng hồ đang quở trách chúng ta phí phạm thời gian đấy. 
Đừng sợ, chàng thanh niên tuấn tú ạ, ta sẽ không màng tới 
chàng nữa đâu. Tuy nhiên, khi trí tuệ và tuổi trẻ đến độ chín, 
vợ chàng hẳn sẽ gặt hái được một đấng trượng phu. Đi đi, 
dường của chàng đó, hướng thẳng phía Tây. 



1178 


WILLIAM SHAKESPEARE 


V1ỒLA - Vậy thì nhắm hướng Tây, tiến! Chúc tiểu thư luôn luôn đầy 
duyên sắc và vui tươi! Thưa tiểu thư, nàng không sai tôi truyền 
đạt lại điều gì cho đức ông tôi ạ? 

ÔLIV1A - Hãy lưu lại đã. Xin chàng nói cho ta nghe chàng nghĩ thế 
nào về ta. 

V1ÔLA - Rằng tiểu thư nghĩ minh không phải đúng là mình thực. 

ÔLIVIA - Nếu thế, ta cũng nghĩ vậy về chàng. 

VIÔLA - Vậy là tiểu thư nghĩ đúng đó: tôi không phải đích thực như 
tôi lúc này đây. 

ÔLIVIA - Ước gì chàng là con người như ta muôn! 

VTÔLA - Thế thì liệu có hơn gì con người như tôi hiện thời, thưa tiểu 
thư? Tôi những muốn có thể hơn thế, vì lúc này tôi chỉ là gã hề 
của tiểu thư. 

ÔLIVIA - Ôi, đẹp thay nét giễu cợt chất chứa trong vẻ ngạo mạn 
và giận dữ của khóe môi chàng. Khác nào nỗi ăn năn về tội 
sát nhân, một tình yêu định giấu kín đến đâu rồi cùng sớm 
lộ ra: bóng đêm của tình yêu lại chính là nắng trưa rạng rỡ. 
Xêzariô, bằng vào những đóa hồng của mùa xuân, bằng vào 
sự trinh bạch, danh dự và lòng chân thành của ta, bằng vào 
tất cả, ta xin thề là ta yêu chàng đến độ bất chấp sự kiêu kỳ 
của chàng, cả sự khôn ngoan lẫn lý trí đều không thể che lấp 
nổi tình ta. Đừng có viện cớ ta tỏ tình trước mà khước từ. 
Trái lại hãy xét theo cái lý chân xác này: tình yêu tìm kiếm 
là điều tôt đẹp, nhưng tình yêu không tìm mà đến lại càng 
tốt đẹp hơn. 

VIÔLA - Tôi xin lấy sự trong trắng thơ ngây và lấy tuổi trẻ của 
tôi mà thề rằng: tôi có một trái tim, một tâm hồn và một 
niềm tin, và những thứ đó, không một người đàn bà nào 
chiếm hữu được. Và mãi mãi sẽ không có ai là nữ chúa của 
chúng, ngoài tôi ra. Vậy thì xin vĩnh biệt tiểu thư. Sẽ chẳng 
bao giờ tôi còn đến than thở nỗi niềm của chúa công tôi với 
nàng nữa. 

ÔLIVIA - Dù sao chàng cũng hãy cứ trở lại. Vì biết đâu chàng lại 
chẳng có thể khiến trái tim này hiện đang rẻ rúng chủ chàng, 
bỗng trở nên cảm động trước mối tình của ông ta. 

Cùng vào 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1179 


CẢNH II 

Một căn buồng trong nhà Ổlivia 


Ngài Tôby, Anđru và Febiơn ra 

ANĐRƯ - Không, thật đấy, tôi không ở lại thêm phút nào nữa đâu. 

TÔBY - Duyên cớ vì đâu, anh chàng nhiễu sự này. Nói cho ta nghe 
duyên cớ vì đâu. 

FEBIƠN - Hiệp sĩ Anđru, ngài phải cho biết lý do chứ. 

ANĐRƯ - Chao, tôi thấy cháu gái ngài quý mến người hầu cận của 
quận công hơn tôi nhiều. Tôi đã thấy điều đó ở trong vườn. 

TÔBY - Lúc đó, nàng có trông mình chú mình không? Nói cho ta 
hay nào. 

ANĐRU - Rành rành như tôi trông thấy tôn ông lúc này đây. 

FEBIƠN - Đó là một bằng chứng rõ ràng là nàng yêu ngài đấy. 

AND RƯ - Tào lao! Ngươi định biến ta thành con lừa đó chăng? 

FEBIƠN - Hiệp sĩ ạ, tôi sẽ xin chứng minh điều đó là chính dáng, 
dựa trên những lời tuyên thệ trước tòa án và lý trí. 

TÔBY - Và đó là những vị đại bồi thẩm từ thuở trước khi Nôê thành 
thủy thủ (1) . 

FEBIƠN - Tiểu thư tỏ lòng ái mộ gã trai trẻ trước mắt ngài, chỉ 
cốt chọc tức ngài, đánh thức lòng dũng cảm còn ngủ quên 
trong ngài, đốt cháy bầu nhiệt huyết trong tâm can ngài mà 
thôi. Đáng ra lúc bấy giờ, ngài phải đến bên tiểu thư và, 
bằng vài câu đùa giễu thật hóm hỉnh, độc đáo chưa từng 
thấy, dồn cho gã kia câm miệng hến mới đúng. Việc đó, tiểu 
thư chờ đợi ngài ra tay làm, thế mà lại hỏng. Ngài đã để lỡ 
thời cơ đáng giá ngàn vàng ấy và giờ đây, ngài dâm bồng 
bềnh tận miền Bắc cực trong ý kiến đánh giá của tiểu thư; ỏ 
đấy, ngài sẽ lơ lửng như một giọt băng bám vào bộ râu một 
gã Hà Lan, trừ phi ngài chuộc lại sai lầm bằng một cố gắng 


(l} Ý nói từ trước cuộc Đại Hồng Thủy. 



1180 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


đáng khen nào đó, hoặc về lòng dũng cảm hoặc về mưu lược 
chính trị. 

AND RƯ - Nếu vậy thì phải là bằng lòng dũng cảm, vì tôi chúa ghét 
mưu lược chính trị; thà tôi theo giáo phái của Braon (1) hay làm 
một chính trị gia còn hơn. 

TÔBY - Được, vậy chú mình hãy xây dựng hạnh phúc trên cơ sở lòng 
dũng cảm cho ta. Chú mình hãy thách gã thanh niên hầu cận 
quận công đấu kiếm cho ta. Hãy đả thương hắn độ mươi mười 
hai chỗ: cháu gái ta sẽ ghi tâm chuyện đó. Và chú mình hãy 
yên trí rằng trên đời này, không một kẻ mai mối tình yêu nào 
có thể đề cao người đàn ông trước con mắt phụ nữ bằng tiếng 
đồn về lòng dũng cảm. 

FEBIƠN - Không có cách nào khác đâu, ngài Anđru ạ. 

ANĐRƯ - Một trong hai vị đây có đồng ý đem lời thách thức của tôi 
đến cho hắn không? 

TÔBY - Nào, hãy viết lời thách đấu cho hùng dũng vào. Hãy giận dữ 
và ngắn gọn. Không cần phải trí tuệ, miễn sao thật hùng hồn 
và độc đáo là được; hãy chọc tức hắn bằng cách thả cửa viết 
trên giấy trắng mực đen: chú mình có mày tao chi tớ với hắn 
đôi ba lần, cũng chẳng hại gì (2) . Và có bao nhiêu điều bỉ báng 
cần ngả ra trên mặt giấy, dù tờ giấy của chú mình có rộng đủ 
để trải kín cỗ giường ở Ưeơ thuộc nước Anh (3) , thì cũng cứ viết 
hết ra. Viết đi. Hãy pha kha khá mật đắng vào mực, mặc dù 
chú mình viết bằng một cái bút lông ngỗng cũng không sao. 
Hãy viết đi. 

ANĐRU - Tôi sẽ tìm ngài ở đâu? 

TÔBY - Bọn ta sẽ gọi chú mình ở phòng ngủ. Thôi, đi đi. 

Ngài Anđru ra 

FEBIƠN - Đó là một tên bù nhìn đắt giá đối với ngài, tôn ông 
Tôby ạ. 


(1) Giáo phái Thanh giáo thời Nữ hoàng Elizabeth do Rôbớt Braon (Robert 
Braurnel đứng đầu. 

(2) Shakespeare ám chỉ việc viên tổng chưởng lý Cốc (mà ông rất cãm ghét) đã hai 
lần mày tao chi tớ với huân tước Uontơ Rali (mà Shakespeare rất tôn kínhk 

(3) Cỗ giường trứ danh này có thể chứa được 12 người ngủ, hiện hãy còn dược bảo 
tồn tại Ueơ. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1181 


TỒBY - Chính ta mới đắt giá đối với hắn, chàng trai trẻ ạ, hắn đã 
phải tiêu tốn cho ta khoảng hai nghìn gì đó. 

FEBIƠN - Ta sẽ được một bức thư vào loại của hiếm từ tay hắn. 
Nhưng chắc ngài chẳng chuyển giao đâu. 

TÔBY - Nếu ta không chuyển thì từ giờ ngươi đừng có bao giờ tin 
lời ta nữa. Và ta sẽ dùng mọi cách khích gã thanh niên kia 
trả lời. Theo ta nghĩ, có lấy bò và thừng chão cũng chưa 
chắc kéo nổi hai gã ấy xáp mặt nhau. Bởi vì Anđru, đem mổ 
bụng ra, nếu ngươi tìm thấy trong gan hắn đủ máu để làm 
dính chân một con bọ chét, thì ta xin ăn nốt phần thi hài 
còn lại. 

FEBIƠN - Còn địch thủ của hắn, gã trai trẻ nọ, xem diện mạo cũng 
chẳng có vẻ gì dữ tợn lắm. 

TÔBY - Nhìn xem, con hồng tước nhỏ nhất ổ đang đến kìa. 

Maria ra 

MARIA - Nếu các vị muôn mua vui và cười đến vỡ bụng, xin hãy theo 
tôi. Tên Malvôliô ngu xuẩn đã trở thành vô đạo, thành một kẻ 
phản đạo thực thụ. Bởi vì không một tín đồ Cơ đốc giáo nào 
muốn cứu rỗi linh hồn bằng đức tin chân chính, lại đi làm 
những trò quá xá và thô kệch đến thế. Hắn đi tất vàng thật! 

TÔBY - Và thắt nịt chéo nữa chứ? 

MARIA - Thắt một cách kệch cỡm nhất trên đời! Cứ như một thầy 
đồ gàn mở trường dạy học trong nhà thờ ây. Cháu đã theo sát 
hắn như kẻ âm mưu giết người theo nạn nhân của mình. Hắn 
nhất nhất làm theo từng điểm trong lá thư cháu vờ đánh rơi 
để bẫy hắn. Hắn cứ nhăn nhở mỉm cười đến nỗi mặt mày rúm 
ró nhiều đường nét hơn cả loại bản đồ mới có vẽ thêm Ân Độ 
trong đó (1) . Cháu phải hết sức tự kiềm chế để khỏi vớ bất cứ 
vật gì ném vào mặt hắn. Cháu chắc tiểu thư sẽ vả vào mặt 
hắn và nếu tiểu thư làm thế, hắn sẽ lại tủm tỉm và coi đó là 
một dấu hiệu sủng ái cao độ cho mà xem. 

TÔBY - Nào, hãy đưa chúng ta đến chỗ hắn đi. 

Cùng vào 


(ỉ) Chỉ loại bản đồ dược in khắc vào năm 1598 cho bản dịch Anh văn cuối 
Linschoten du ký. 



1182 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH III 
Một đường phố 


Xễbaxchièn và Antônỉô ra 

XÊBAXCHIÊN - Tôi quả không muốn làm phiền bạn. Nhưng, vì bạn 
lấy điều vất vả làm vui, nên tôi sẽ không trách cứ bạn nữa. 

ANTÔNIÔ - Tôi không thể ở lại đằng sau, khi công tử đã ra đi. Một 
mong muốn sắc nhọn hơn lưỡi dao, thôi thúc tôi. Và không phải 
chỉ là để gặp lại công tử - mặc dầu chừng nấy cũng đủ khiến tôi 
làm một cuộc hành trình dài hơn thế này, - mà còn vì tôi ngại 
những điều có thể xảy ra trên dọc đường đi của công tử, vốn 
chưa thông thổ vùng này. Đối với một người xa lạ, đơn độc 
không ai dẫn đường, vùng này thường tỏ ra cộc cằn và hung 
tợn. Chính niềm cảm mến của tôi, cộng với những lo lắng đó, 
đã chạy theo công tử đó. 

XÊBAXCHIÊN - Anh bạn tốt Antôniô của tôi, tôi còn có cách trả lời 
nào khác ngoài việc cảm ơn, cảm ơn nữa và cảm ơn mãi mái... 
Nhiều khi, những việc thiện chỉ được trả ơn bằng những lời 
suông như thế. Nhưng nếu hồng vận của ta cũng bền chắc như 
lương tâm ta chung thủy thì bạn ắt sẽ được đền đáp chu tất 
hơn. Ta làm gì bây giờ nhỉ? Đi thăm các di tích cổ của thành 
phố này chăng? 

ANTÔNIÔ - Để mai hãy hay, công tử ạ. Tốt nhất, bây giờ hãy đi lo 
chỗ ở cho công tử trước đã. 

XÊBAXCHIÊN - Tôi không mệt đâu và còn lâu mới đến tối. Tôi xin 
bạn, ta hãy để cho cặp mắt thỏa mãn với những đền đài và 
danh lam thắng cảnh đã làm nức tiếng thành phố này. 

ANTÔNIÔ - Xin công tử thứ lỗi, tôi đi dạo trong những đường phố 
này không phải không nguy hiểm. Trước đây, có lần trong một 
cuộc hải chiến với các chiến thuyền của quận công, tôi đã làm 
nên một vài công trạng đáng chú ý, cho nên, nếu tôi bị bắt ở 
đây thì khó mà vẹn toàn tính mạng. 

XÊBAXCHIÊN - Chắc bạn đã giết nhiều người của quận công? 

ANTÔNIÔ - Sự xúc phạm này không đến mức đẫm máu như vậy, mặc 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1183 


dầu tính chất và hoàn cảnh cuộc xung đột rất có thể dẫn tới đổ 
máu. Lẽ ra, câu chuyện đã có thể giải quyết xong từ hồi ấy bằng 
cách đền bồi lại những gì chúng tôi đã chiêm của họ. Phần lớn 
dân thành phô' tôi, vì lợi ích buôn bán, đều làm thế. Riêng có 
tôi vẫn không chịu. Vì thế, nếu sa lưới ở nơi này, tôi sẽ phải trả 
giá dắt. 

XÊBAXCHIẺN - Vậy bạn chớ nên đi lại quá lộ liễu. 

ANTÔNIÔ - Làm thế chẳng lợi gì cho tôi. cầm lấy, công tử, đây là 
túi tiền của tôi. Ớ cửa ô phía Nam, có quán Voi là nơi trọ tốt 
nhất. Tôi sẽ đến đặt đồ ăn thức uống trong khi công tử đi ngắm 
cảnh thành phố dể tiêu dao thì giờ và bồi dưỡng kiến thức. 
Công tử sẽ gặp lại tôi tại dó. 

XÊBAXCHIÊN - Tại sao lại đưa túi tiền của bạn cho tôi? 

ANTÔNIÔ - Phòng khi công tử thấy một vật hay hay, muốn mua mà, 
theo tôi, vốn liếng dự trữ của công tử không phải để tiêu pha 
vào những hàng trang trí vặt vãnh. 

XÊBAXCHIÊN - Vậy tôi sẽ là người mang túi tiền của bạn và xin tạm 
biệt bạn một tiếng. 

ANTÔNIÔ - Hẹn gặp ở quán Voi. 

XÊBAXCHIÊN - Tôi nhớ rồi. 

Cùng vào 


CẢNH IV 
Vườn nhà Ôlivia 


Ỏỉivia và Maria ra 

ÔLIVIA - Ta dã cho người tìm chàng. Chàng nói là sẽ tới. Ta sẽ thết 
đãi chàng cái gì đây? Tặng chàng cái gì đây? Bởi vì tuổi trẻ 
thường phải mua, chứ không xin hoặc vay mượn được. Ta nói to 
quá. Malvôliô đâu? Y cố bộ dạng đăm chiêu và đứng đắn, thích 
hợp với một người hầu trong tình cảnh của ta. Malvôliô đâu rồi. 



1184 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MARIA - Bác ta đang đến, nhưng cung cách rất kỳ lạ. Chắc chắn bác 
ta bị ma làm, tiểu thư ạ. 

ÔLIVIA - Sao, có chuyện gì vậy? Y có la hét không? 

MARIA - Không, thưa tiểu thư. Bác ta chỉ tủm tỉm cười hoài. Tốt 
nhất là tiểu thư cứ nên đề phòng một chút nếu bác ta đến, vì 
chắc chắn là bác ta loạn trí rồi. 

ÔLIVIA - Gọi y đến đây. 

Maria ưào 

Chính ta cũng điên như y, nếu điên buồn với điên vui là một. 

Maria trở ra cùng với Malvôliô 
- Thế nào, Malvôliô! 

MALVÔLIÔ - Ha ha, tiểu thư thân mến. 

ÔLIVIA - Ngươi cười đấy ư? Ta sai tìm ngươi trong lúc sầu não mà 
ngươi lại tủm tỉm cười. 

MALVỒLIÔ - Sầu não! Thưa tiểu thư, kể ra tôi cũng có chuyện sầu 
đấy: cái kiểu thắt nịt chéo này quả có phần nào làm cho máu 
không lưu thông. Nhưng có hề chi! Nếu nó vừa mắt người ta, thì 
cũng đẹp ý tôi, đúng như câu thơ rất chí lý: “Vừa lòng một 
người là vừa lòng tất cả”. 

ÔLIVIA - Sao, ngươi làm sao thế? Có chuyện gl xảy ra với ngươi đấy? 

MALVÔLIÔ - Tâm trí tôi không đen, tuy màu vàng phủ chân tôi. Thư 
đã tới tay người nhận và những điều căn dặn sẽ được thực hiện. 
Tôi cho rằng chúng ta thừa biết nét chữ mềm mại kiểu La Mã. 

ÔLIVIA - Malvôliô, ngươi đi ngủ đi nhé? 

MALVÔLIÔ - Đi ngủ! Ồ, em thân yêu. Và ta sẽ đến với em. 

ÔLIVIA - Cầu Chúa cứu giúp ngươi! Tại sao ngươi cứ tủm tỉm và cứ 
hôn tay mình hoài thế? 

MARIA - Malvôliô, bác làm sao thế? 

MALVÔLIÔ - Có nên trả lời ngươi không nhỉ? ừ, họa mi cũng thường 
đáp lại quạ đen kia mà. 

MARIA - Tại sao bác lại ra mắt tiểu thư với bộ dạng trâng tráo lô' 
bịch như vậy? 

MALVÔLIÔ - “Xin chàng chớ e sợ quyền cao chức trọng”. Thư viết 
rành rành như thế mà lị. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1185 


ÔLIVIA - Ngươi muốn nói gì vậy, Malvôliô? 

MALVÔLIÔ - “Có người sinh ra đã thuộc dòng dõi quyền quý...” 

ÔLIVIA - Chao ôi! 

MALVÔLIÔ - “Có người tự mình làm nên sự nghiệp cao sang”. 

ÔLIVIA - Ngươi bảo sao? 

MALVÔLIÔ - “Kẻ khác thì quyền cao chức trọng lại ấn vào tay”. 

ÔLIVIA - Lạy trời phù hộ cho ngươi hồi tỉnh lại! 

MALVÔLIÔ - “Hãy nhớ xem ai đã từng khen đôi tất màu vàng của 
chàng”... 

ÔLIVIA - Đôi tất vàng của ngươi! 

MALVỒLIỒ - “Và muốn thấy chàng cài nịt chéo”. 

ÔLIVIA - Lại còn cài nịt chéo nữa! 

MALVÔLIÔ - “Thời vận đã đến, hãy tiến lên nếu chàng mong muốn 
trở thành như thế”... 

ÔLIVIA - Thời vận đã đến ư? 

MALVÔLIÔ - “Nếu không, em vẫn phải coi chàng như một tên gia nhân”. 

ÔLIVTA - Chao, y điên thực sự rồi. 

Một người hầu ra 

NGƯỜI HẨU - Thưa tiểu thư, nhà quý tộc trẻ bên chỗ quận công 
Orxinô đã trở lại. Con phải khó khăn lắm mới mời được ông ta 
quay lại. Ông ta chờ được tiểu thư tiếp. 

ỒLIVIA - Ta sẽ tới gặp chàng. (Người hầu vào) - Maria thân mến, 
em hãy kiếm người trông nom anh bạn này. Ông chú Tôby 
của ta đâu rồi? Em hãy cắt mấy gia nhân của ta săn sóc y đặc 
biệt nhé. Ta không muốn để xảy ra tai họa cho y, dù thế nào 
mặc lòng (1) . 

Ôlivia và Maria vào 

MALVỒLIÔ - 0, ra thế! Giờ các người đang xích lại gần ý nguyện 
của ta! Chẳng phải ai khác, mà chính Tôby tiên sinh trông 
nom ta! Điều đó trực tiếp phù hợp với bức thư: nàng dụng ý cử 
Tôby để ta có thể tỏ ra đầu bò đầu bướu với ông. Bởi vì trong 
thư, nàng xui ta làm thế mà: “Hãy trút bỏ cái vỏ mọn mằn”, 


<v Nguyên văn: dù phải đổi nửa sô" hồi môn của ta. 


75 - SECHXPIA 



1186 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


nàng nói vậy. “Hãy đối lập với một người bà con của em, cau có 
với bọn gia nhân. Miệng lưỡi chàng hãy thốt ra những lời có 
gang có thép. Hãy giở ngón độc đáo”. Và, nhằm mục đích đó, 
nàng vạch cách thức cho ta phải cư xử như thế nào. Chẳng 
hạn, mặt mày đăm chiêu, tư thế đạo mạo, lời ăn tiếng nói 
trịnh trọng, tập thói quen của một vị tai to mặt lớn nào đó, 
vân vân. Ta đã nhử được nàng cắn câu, nhưng đó là do Thượng 
đế an bài và ta xin cảm ơn Thượng đế. Và khi rời khỏi đây, 
nàng còn dặn: “Phải trông nom anh bạn này”. Anh bạn! Không 
phải là Malvôliô cũng chẳng gọi bằng chức trách quản gỉa, mà 
là anh bạn! Ây đấy, mọi cái đều ăn nhập gắn bó với nhau, 
không mảy may băn khoăn, không một chút băn khoăn của 
băn khoăn, không một trở ngại, không một tình huống nào 
đáng nghi ngại hoặc bất an cả... Có thể nói thế nào nhỉ? 
Không một bất trắc nào có thể ngăn cách ta với triển vọng 
trọn vẹn đón chờ những hy vọng của ta. Phải, chính Thượng 
đế, chứ không phải ta, là người làm nên chuyện này và ta phải 
cảm ơn Người. 

Maria trở ra cùng với Tôby Beỉts’ và Febicm 

TÔBY - Lạy các thánh, hắn đi đằng nào rồi? Nếu tất cả ma quỷ ở 
địa ngục bị thu nhỏ lại và chính bản thân quỷ Litjơn ốp vào 
hắn, thì ta cũng phải nói chuyện với hắn. 

FEBIƠN - Hắn đây, hắn đây rồi. (Với Malvôliô) - ông thấy trong 
người thế nào? Ong thấy trong người ra sao? 

MALVÔLIÔ - Đi đi. Ta đuổi các người đấy. Để yên cho ta hưởng nỗi 
niềm riêng của ta. Đi đi. 

MARIA - Xem kìa, tiếng nói của ma quỷ ăn sâu vào bác ta biết chừng 
nào! Tôi đã bảo các vị mà. Ngài Tôby, tiểu thư cháu yêu cầu 
ngài chăm sóc bác ta hộ. 

MALVÔLIỒ - A! Tiểu thư nói thế thật ư? 

TÔBY - Thôi nào, im lặng, im lặng! Ta phải nhẹ nhàng với bác ta. 
Để mặc tôi định liệu. Malvôliô, thế nào? Bác thấy trong người 
ra sao? Nào, bác! Hãy thách thức ma quỷ. Nghĩ mà xem, nó là 
kẻ thù của loài người. 

MALVÔLIÔ - Ngài có hiểu điều ngài nói không? 

MARIA - Đấy, thưa ngài! Ngài vừa mới nói xấu ma quỷ, bác ta đã 
động lòng làm vậy. cầu Chúa đừng để cho bác ta bị chài ếm. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1187 


FEBIƠN - Hãy mang nước tiểu của bác ta đến cho bà mụ xem. 

MARIA - Được, sáng mai; nếu tôi còn sông, việc đó sẽ được thực 
hiện. Bất kỳ thế nào, tiểu thư cũng không muốn để mất bác ta. 

MALVÔLIÔ - Chứ sao, cô nàng! 

MARIA - Lạy Chúa! 

TÔBY - Ta xin bác, hãy im lặng. Làm thế không phải lối: cô không 
thấy là cô làm bác ta bị khích động ư? Để mặc tôi với bác ta. 

FEBIƠN - Không có cách nào khác ngoài sự nhẹ nhàng. Cứ dịu dàng, 
dịu dàng. Ma quỷ vốn thô bạo, song lại không muôn bị đối đãi 
thô bạo. 

TÔBY - Giờ ra sao rồi, con gà trông của ta? Thế nào, chú gà con? 

MALVÔLIÔ - Ngài Tôby! 

TÔBY - Này Biđi (1) , đi với ta. Người nghiêm trang như bác mà lại đi 
đánh đáo lỗ với Xa Tăng thì còn ra cái thể thống gì nữa, hỉ! 
Treo cổ nó lên, tên làm than (2) nhơ nhớp! 

MARIA - Ngài Tôby, làm sao cho bác ta đọc kinh đi, dỗ bác ta cầu 
nguyện đi. 

MALVÔLIÔ - Ta đọc kinh ấy ư, đồ lăng loàn! 

MARIA - Ây đấy, xin cam đoan với các vị là bác ta không còn rnuốn 
nghe nói đến đạo Chúa nữa. 

MALVÔLIÔ - Đi đi, treo cổ tất cả các người lên! Các người là đồ ăn 
hại, nông cạn hời hợt. Ta không thuộc loại các người. Rồi đây, 
các người sẽ biết tay ta. 

Vào. 

TÔBY - Có lẽ nào lại thế được? 

FEBIƠN - Nếu cảnh này được diễn trên sân khấu, tôi có thể lên án 
đó là một sự bịa đặt thậm vô lý. 

TÔBY - Đích thị tâm hồn hắn đã bị mẹo của ta làm nhiễm độc 
hoàn toàn. 

MARIA - Phải theo sát hắn kẻo mưu cơ bại lộ và hỏng bét. 

FEBIƠN - Chà, chúng ta sẽ làm hắn điên thật mất. 


(1) Tên thân mật thường đặt cho các con vật được chiều chuộng ở trong nhà. 

<2) Quỷ sứ thường được hình dung với diện mạo đen sì, nên có tên gọi như vậy. 



1188 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


MARIA - Thế thì nhà này sẽ càng yên ắng hơn. 

TỒBY - Này, ta sẽ trói hắn lại, bỏ vào một căn buồng tối. Cháu 
gái ta vô'n đã yên trí là hắn điên rồi. Ta có thể tiến hành 
như thế dể mua vui và trừng phạt hắn, cho đến khi nào tiêu 
khiển chán chê, mệt nhoài thỏ không ra hơi, ta sẽ tha cho 
hắn. Lúc đó, ta sẽ đem cái mưu mẹo này ra phán xử và 
phong cho cô là danh sư giám định người điên (1) . Nhưng xem 
kìa, xem kìa. 

Anđru Êighiutsic ra 

FEBIƠN - Lại thêm một trò cho buổi sáng tháng năm (2) . 

ANĐRU - Lời thách đấu đây. Các vị đọc đi: tôi đảm bảo trong đó có 
cả dấm lẫn ớt, đủ vị chua cay. 

FEBIƠN - Có thật ngạo ngược đến thế không? 

ANĐRU - A, thật chứ, tôi đảm bảo mà. Nhưng thôi hãy cứ đọc xem. 

TỒBY - Đưa cho ta. (Đọc) - Tiểu tử, bất kể mi là người như thế nào, 
mi cũng chỉ là một tên khốn kiếp . 

FEBIƠN - Tốt, và quả cảm thay. 

TÔBY (đọc) - Đừng có ngạc nhiên, củng đừng có tự hỏi trong thâm 
tâm tại sao ta lại gọi mi thế, bởi vì ta sẽ chẳng cho mi biết lý 
do đâu. 

FEBIƠN - Một ý hay, nó tránh cho ngài khỏi rơi vào vòng luật pháp. 

TÔBY (đọc) - Mi đến với tiểu thư Ôlivia và, trước mắt ta, tiểu thư đối 
đãi với ngươi thật ưu ái. Nhưng mi nói dối từ trong cổ họng. Đó 
không phải vì thế mà ta thách thức ngươi. 

FEBIƠN - Rất ngắn gọn và hoàn toàn... vô nghĩa. 

TÔBY (đọc) - Ta sẽ rình mi trên đường trở về. Nếu mi may mắn giết 
được ta... 

FEBIƠN - Hảo! 

TÔBY (đọc) - Thì mi sẽ giết ta như một tên lưu manh, côn đồ. 

FEBIƠN - Tốt; ngài lại vẫn né tránh được luật pháp. 

(1) Ở tòa án hồi đó, thường có mời thầy thuốc đự, làm trọng tài để nhận định xem 

bị cáo có điên hay không. 

(2) Ngày đầu tháng năm hồi xưa là dịp hội hè lớn, có đủ mọi trò tiêu khiển, giải trí. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1189 


TÔBY (đọc) - Tạm biệt mi. Và cầu Chúa rủ lòng thương linh hồn 
một trong hai chúng taỉ Chúa có thể xót cho linh hồn ta, 
nhưng ta hy vọng cơ sự sẽ tốt hơn. Cho nến mi hãy coi 
chừng. Bạn mỉ, tùy theo cách đối xử của mi, và kẻ thù sống 
mái của mi. 

ANĐRƯ ÊIGHIUTSIC 

Nếu lá thư này không khích động được gã thì hẳn là gã 
không di bằng chân. Ta sẽ chuyển đến gã. 

MARIA - Ngài dang có cơ hội rất thích hợp để làm việc đó: gã hiện 
dang bàn chuyện gì đó với tiểu thư và sắp ra về. 

TÔBY - Đi nào, hiệp sĩ Anđru. Chú mình hãy phục kích gã ở góc 
vườn như một tên thừa lại. Hễ trông thấy gã một cái là tuốt 
kiếm luôn. Và trong khi tuốt kiếm, hãy văng tục một câu thật 
gớm ghiếc. Vì thường thường một câu chửi thề tục tĩu, văng ra 
gay gắt bằng một giọng sang sảng, lại tạo nên oai phong của 
bậc mày râu hơn là bằng chứng thực sự về khí phách nam nhi. 
Đi thôi! 

ANĐRƯ - À, gì chứ chửi thề thì hãy tin ở tôi. 

Vào 

TÔBY - Ta sẽ không chuyển thư của hắn đâu. Bởi vì cách cư xử của 
gã quý tộc trẻ chứng tỏ gã là người có học vấn và dòng dõi cao 
sang. Sứ mệnh môi giới gã tiến hành giữa chủ gã và cháu gái 
ta cũng xác nhận điều đó. Vì vậy, bức thư quá ư dốt nát này sẽ 
không làm cho gã trai trẻ sợ hãi mảy may. Gã sẽ biết đó là 
của một tên ngu xuẩn. Nhưng ta sẽ chuyển lời thách đấu bằng 
cách nói miệng, mô tả Êghiutsic là người rất đởm lược và gây 
cho gã - chắc gã sẽ tin ta dễ dàng vì gã còn trẻ - một ý nghĩ 
khủng khiếp về mối điên khùng, giận dữ, tài nghệ và sự hung 
hăng của anh chàng kia. Làm thế sẽ khiến cả đôi bên cùng sợ 
bạt vía đến độ chỉ liếc nhìn đã đủ giết chết nhau như hai con 
long xà (1) vậy. 

PEBIƠN - Kìa, gã đang đến với cháu gái ngài. Hãy nhường chỗ cho 
họ, đến khi nào gã cáo từ, sẽ ra mặt gặp gã. 


aị Quái vật huyền thoại, đầu gà, đuôi rắn, có cánh, nhìn vào ai (hoặc vật gi) là 
người ấy (hoặc vật ấy) chết liền. 



1190 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


TÔBY - Trong khi chờ đợi, ta sẽ ngầm nghĩ một thông điệp thách 
thức thật kinh khủng. 

Ngài Tôbỵ, Febiơn và Maria cùng vào 
Ôlivia trở ra cùng với Viôla 

ÔLIVIA - Ta đã nói quá nhiều với một trái tim bằng đá và phơi bày 
danh dự ra một cách quá hớ hênh. Có một tiếng nói trong ta 
trách cứ ta về sai lầm đó, song le nó là một sai lầm mãnh liệt 
và bướng bỉnh đến độ coi khinh mọi lời quở trách. 

VIÔLA - Những đau buồn của chủ tôi cũng mãnh liệt và bướng bỉnh 
như nỗi đam mê của tiểu thư vậy. 

ÔLIVIA - Đây, chàng hãy vì ta mà đeo chiếc huy hiệu này: đó là tấm 
hình của ta. Xin chàng đừng từ chối. Nó không có lưỡi để buông 
lời quấy rầy chàng đâu. Và ta cầu xin chàng ngày mai hãy trở 
lại. Có điều chi chàng yêu cầu ta mà ta lại cự tuyệt? Có điều chi 
chàng hỏi mà ta không ưng thuận ngay lập tức, nếu danh dự 
được vẹn toàn. 

VIÔLA - Tôi không yêu cầu gì ngoài điều này: tình yêu chân thật của 
tiểu thư đôi với chúa công tôi. 

ÔLIVIA - Làm sao, với danh dự giữ tròn, ta có thể cho ông ta cái mà 
ta đã dâng chàng? 

V1ỒLA - Tôi sẽ tháo khoán cho tiểu thư? 

ÔLIVIA - Thôi được, mai chàng cứ trở lại: tạm biệt. Ma quỷ như 
chàng thì rồi có ngày đưa linh hồn ta xuống địa ngục mất. 

Vào 

Ngài Tôby Belts’ và Febiơn trở ra 

TÔBY - Chào công tử, cầu Chúa phù hộ cho cậu. 

VIÔLA - Và cho tiên sinh nữa. 

TÔBY - Nếu cậu có phương tiện tự vệ, thì hãy phòng bị đi. Ta không 
biết cậu đã xúc phạm hắn như thế nào, nhưng rõ ràng kẻ đón 
đường cậu, lửa giận đùng đùng, máu mê như một kẻ đi săn, 
đang chờ cậu ở cuối vườn. Hãy tuốt kiếm ra và chuẩn bị mau, vì 
kẻ tấn công cậu rất nhanh nhẹn, võ nghệ cao cường và nguy 
hiểm chết người. 

VIỒLA - Thưa tiên sinh, ngài lầm đấy. Tôi chắc chắn rằng không ai 
có chuyện xích mích với tôi cả. Trí nhớ tôi hoàn toàn sạch trơn, 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1191 


không vướng víu hình ảnh về bất kỳ một sự xúc phạm nào đối 
với bất kỳ ai. 

TÔBY - Cậu sẽ thấy điều trái ngược hẳn, ta cam đoan thế. Do đó, 
nếu cậu còn coi trọng sinh mạng mình thì hãy đề phòng. Bởi vì 
địch thủ của cậu có đủ những gì mà tuổi trẻ, sức mạnh, võ nghệ 
và cuồng nộ có thể mang lại cho người đàn ông. 

V1ỔLA - Xin tiên sinh cho biết đó là người như thế nào? 

TÔBY - Hắn là một hiệp sĩ được phong tước tại gia (1) , với một lưỡi 
gươm chưa hề sứt mẻ. Nhưng hắn rất ghê gớm trong những vụ 
xung đột cá nhân. Hắn đã khiến ba người hồn lìa khỏi xác và 
cơn lôi đình của hắn lúc này quyết liệt đến mức không thể nào 
thỏa mãn bằng cách nào khác ngoài việc thấy kẻ thù quằn quại 
giãy chết và đi vào nhà mồ. Thắng hay chết, đó là phương 
châm của hắn: được ăn cả, ngã về không. 

V1ÔLA - Vậy tôi sẽ quay trở vào trong nhà, xin tiểu thư cho mấy 
người hộ tống: tôi có biết đánh nhau bao giờ đâu. Tôi nghe nói 
có một loại người nào đó thường dụng tâm gây gổ với kẻ khác 
để tự thể nghiệm lòng dũng cảm của mình. Xem chừng đây 
cũng là một người thuộc dạng đó. 

TỒBY - Không đâu, công tử ạ. Sự phẫn nộ của hắn là do một tổn 
thương rất nặng nề. Cậu không thể quay trở vào trong nhà, trừ 
phi cậu tiếp ta cái keo mà cậu có thể phải đấu với hắn. Và dù 
thế này hay thế kia, cũng đều nguy hiểm như nhau đấy. Cho 
nên, cứ tiếp tục đi, hoặc hãy tuốt gươm trần ra. Bởi vì chắc, 
chắn là cậu phải lâm cuộc, hoặc giả từ nay hãy từ bỏ đừng đeo 
sắt thép trên mình nữa. 

VIÔLA - Thế này thì thật ià vừa bất lịch sự vừa kỳ cục. Thưa tiên 
sinh, xin tiên sinh vui lòng giúp tôi việc này: hỏi vị hiệp sĩ xem 
tôi đã làm gì xúc phạm đến ông ta. Đó hẳn là do tôi sơ suất chứ 
không phải cố tình đâu. 

TÔBY - Ta sẽ giúp cậu điều đó. Chú Febiơn, hãy ở lại bên công tử 
cho đến khi ta quay về. 


(1) Nguyên văn: dubbed... on carpet consideration , nghĩa là phong trên thảm nhà 
(chứ không phải trên bãi chiến trường). Loại “hiệp sĩ tại gia” này đạt được danh 
hiệu ấy, thường là do xu nịnh một ông hoàng nào đó. Lễ tước phong thường tiến 
hành tại nhà. Người được tước phong quỳ trên tấm thảm phòng khách. 



1192 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


Vào 

VIÔLA - Thưa ngài, ngài có rõ đầu đuôi câu chuyện không? 

FEBIƠN - Tôi biết là hiệp sĩ căm phẫn công tử đến mức phải quyết 
đấu một trận sinh tử, nhưng không rõ thêm chi tiết nào khác. 

VIÔLA - Xin ngài cho biết cung cách ông ta như thế nào ạ? 

FEBIƠN - Nom hình thức thì chẳng có dấu hiệu gì kỳ diệu chứng tỏ 
sự dũng mãnh, như công tử sẽ có cơ được thấy trong hành động. 
Thực vậy, thưa công tử, y là địch thủ tài nghệ nhất, khát máu 
nhất và nguy hiểm nhất mà công tử có thể thấy ở bất cứ nơi 
nào trên đất Ilyria này. Công tử có định đi tới chỗ y không? 
Nếu có thể, tôi sẽ cố hòa giải giữa hai người. 

VIÔLA - Nếu vậy, tôi sẽ rất đội ơn ngài. Tôi thà đi với giáo sĩ còn 
hơn đi với hiệp sĩ. Tôi bất cần ai biết tỏng khí phách đến đâu. 

Cùng vào 

Ngài Tôby trở ra cùng với hiệp sĩ Ảnđru 

TÔBY - Chà, chú mình, hắn quả là một con quỷ dữ thật sự! Ta 
chưa hề thấy một ả đàn ông (1) nào như thế. Ta đã thử một 
thế với hắn, gươm để nguyên trong vỏ, và hắn cho ta một 
đường ào ạt hiểm hóc đến nỗi không sao tránh nổi. Và khi 
phản công, hắn ra đòn chắc chắn như chân ta dận trên mặt 
đất ta bước vậy. Nghe nói, hắn là thầy dạy kiếm của xỏphi 
thì phải. 

ANĐRƯ - Quan ôn bắt hắn đi, tôi chẳng dây với hắn đâu. 

TÔBY - Nhưng bây giờ không thể nào làm cho hắn nguôi được. 
Febiơn phải vất vả lắm mới giữ được hắn ỏ đằng kia. 

ANĐRU - Dịch hạch bắt hắn đi! Nếu biết hắn đởm lược và kiếm 
thuật tinh thông thế thì tôi mặc xác hắn, chả thách đấu làm gì. 
Hãy dụ hắn cho qua chuyện này, tôi sẽ biếu hắn con ngựa xám 
Capilét của tôi. 

TÔBY - Để ta sẽ thử vận động xem. Chú mình cứ đứng đây. Hãy tỏ 
ra bình tĩnh. Chuyện này sẽ kết thúc, không mất đi linh hồn 
nào cả. (Nói riêng) - Ta sẽ cưỡi con ngựa của ngươi như ta đã 
cưỡi cổ ngươi. 


(1) Vỉrago : người đàn bà có tướng đàn ông. Tôby nói chệch ra là Firago. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1193 


Febiơn và Viôỉa trở ra 

(Với Febiơn) - Hắn cho ta con ngựa để giải quyết cuộc xung 
đột. Ta đã thuyết phục hắn rằng gã trai trẻ kia hung hãn như 
quỷ dữ. 

FEBIƠN - Gã này cũng khiếp sợ hắn không kém, thở hổn hển và tái 
mét đi như bị gấu đuổi sát gót. 

TÔBY - Vô phương cứu chữa, công tử ạ. Vì đã chót thề, hắn sẽ phải 
đấu với cậu. Chà, hắn đã suy nghĩ kỹ hơn về cuộc xích mích và 
giờ thấy đó là chuyện vặt chẳng đáng nhắc tới. Vậy cho nên 
công tử cứ rút kiếm ra, cốt để cho hắn giữ lời nguyền thôi: hắn 
tuyên bố sẽ không đả thương công tử đâu. 

VIÔLA (nói một mình) - cầu Chúa che chở cho tôi! Chỉ một chút xíu 
nữa thì mình đến phải thú với họ là mình thiếu cốt cách nam 
nhi như thế nào. 

FEBIƠN - Nếu thấy y khùng lên thì chạy đi nhé. 

TÔBY - Lại đây, hiệp sĩ Anđru, thật vô phương cứu chữa: vì danh dự, 
gã phải đấu một hiệp với chú mình. Theo luật đấu, gã không 
thể tránh điều đó được. Nhưng với tư cách là một nhà quý tộc 
và một chiến binh, gã đã hứa với ta sẽ không đả thương chú 
mình. Tiến lên. Chuẩn bị đấu! 

ANĐRƯ - Lạy Chúa, cầu cho hắn giữ lời hứa. 

Rút gươm 

VIÔLA - Tôi xin cam đoan với ngài, điều này thật trái với ý muốn 
của tôi. 

Rút gươm 

Ảntôniô ra 

ANTÔNIÔ - Hãy tra gươm vào vỏ. Nếu nhà quý tộc trẻ này đã có 
hành động xúc phạm gì, tôi xin nhận lỗi về tôi. Nếu ngài xúc 
phạm công tử, thì tôi xin vì công tử mà thách đấu với ngài. 

Rút gươm 

TÔBY - Ngươi ấy ư? Sao, ngươi là ai? 

ANTÔNIỔ - Một người mà, vì lòng yêu mến công tử, dám táo tợn hơn 
cả lời hắn huênh hoang với ngài về sự táo tợn của mình. 

TÔBY - A, nếu ngươi là một kẻ đánh thay thì ta xin tiếp ngươi. 

Rút gươm 



1194 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


FEBIƠN - Ôi, hảo tôn ông Tôby, khoan đã! Có bọn sĩ quan đang 
đến kìa. 

TÔBY - Lát nữa, ta sẽ gặp chú. 

VIÔLA (với Anđru) - Thưa ngài, xin ngài vui lòng tra kiếm vào vỏ. 

AND RU - À, rất vui lòng, thưa ngài. Còn về lời tôi đã hứa, tôi sẽ giữ 
đúng, trước sau như một. Nó sẽ mang ngài và cả yên cương rất 
dễ dàng. 

Hai sĩ quan ra 

Sĩ QUAN THỮ NHẤT - Hắn đây. Bạn hãy làm nhiệm vụ. 

SĨ QUAN THỮ HAI - Antôniô, thừa lệnh quận công Orxinô, ta bắt giữ 
ngươi. 

ANTỒNIÔ - Ngài nhầm tôi với ai rồi, thưa ngài. 

SĨ QUAN THỨ NHẤT - Không, không nhầm mảy may. Ta biết rõ mặt 
ngươi, mặc dầu ngươi không đội mũ thủy thủ trên đầu. Bắt hắn 
đi. Hắn biết là ta biết rõ hắn. 

ANTÔNIÔ - Tôi đành phải tuân theo thôi. (Với Viôỉa) - Sự này xảy ra 
là do tôi đi tìm công tử. Nhưng chẳng còn cách nào cứu vãn: tôi 
sẽ gánh chịu hậu quả. Công tử tính sao bây giờ, hoàn cảnh cần 
thiết buộc tôi phải xin lại công tử túi tiền của tôi? Tôi ân hận vì 
những điều tôi không làm được cho công tử hơn là vì chuyện 
không may xảy đến với bản thân tôi. Công tử đứng sững ra, 
kinh ngạc ư? Hãy trấn tĩnh lại. 

Sĩ QUAN THÚ HAI - Thôi đi nào! 

ANTÔNIÔ - Tôi phải xin lại công tử một ít trong sô" tiền đó. 

VIÔLA - Tiền nào kia, thưa ngài? Vì nghĩa khí hào hiệp ngài đã 
tỏ ra với tôi ở đây và một phần, do tình cảnh khó khăn hiện 
tại của ngài, tôi xin trích phần lưng vcín nghèo nàn, ít ỏi của 
tôi đưa ngài mượn chút đỉnh: tôi chẳng có là bao, vậy xin 
chia của nả với ngài. Hãy cầm lây, đây là một nửa túi tiền 
của tôi. 

ANTÔNIÔ - Bây giờ công tử định phủ nhận ta chăng? Có lẽ nào 
những điều ta tận tình tận nghĩa làm cho công tử lại thiếu sức 
cảm hóa như vậy? Đừng có chọc tức nỗi khốn cùng của ta, kẻo 
ta biến thành một kẻ quẫn trí đến độ buông lời quở trách công 
tử về những điều tốt đẹp ta đã làm cho công tử. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1195 


VIÔLA - Tôi không biết gì về những điều đó cả. Cũng như tôi chưa 
hề biết giọng nói hay nét mặt ngài. Tôi căm ghét sự vô ơn bạc 
nghĩa ở một con người hơn cả thói dối trá, hão huyền, thói say 
sưa bét nhè hoặc bất kỳ tật xấu nào gieo mầm độc hại thối 
ruỗng mạch máu chúng ta. 

ANTỒNIÔ - Trời hỡi, trời! 

Sĩ QUAN THÚ HAI - Nào. Xin mời đi thôi. 

ANTÔNIÔ - Cho ta nói một chút. Gã thanh niên mà các người thấy 
đây, ta đã giằng nửa mạng sống của gã ra khỏi nanh vuốt thần 
chết, nâng đỡ gã với tình yêu thánh thiện và dốc lòng tận tụy 
với cái hình ảnh mà ta ngỡ là rất đáng kính. 

SĨ QUAN THỨ NHẤT - Thế thì liên quan gì đến chúng ta? Chỉ mất thì 
giờ; đi thôi! 

ANTÔNIÔ - Song than ôi! Vị thần ấy đã tỏ ra là một tượng thờ đê 
tiện biết bao. Xêbaxchiên, ngươi đã làm xấu hổ cho gương mặt 
đẹp. Trong trời đất, chỉ có tâm trí là tì ố; chỉ có kẻ độc ác mới 
có thể gọi là mất nhân dạng. Đức hạnh là cái đẹp, song điều 
tà ác mỹ miều lại là những cái hòm rỗng được ma quỷ tô điểm 
quá sá. 

SĨ QUAN THỨ NHẤT - Tên này hóa dại rồi. Giải hắn đi thôi. Đi nào. 

ANTÔNIÔ - Dẫn ta đi. 

Các sỉ quan vào cùng với Antôniô 

VIÔLA - Mình thấy những lời của anh ta bật ra từ một tình cảm 
cuồng nhiệt khiến anh ta đầy tự tin. Mình cũng tin là thế. 
Hãy chứng tỏ sự thật đi, ôi, trí tưởng tượng! Hãy chứng 
minh rằng quả thật người ta đã lầm tưởng em là anh đi, anh 
thân yêu! 

TÔBY - Lại đây, hiệp sĩ. Lại đây, Febiơn. Chúng ta sẽ khẽ hát một 
đôi đoạn trong số những phong dao thông tuệ nhất. 

VIÔLA - Anh ta đã kêu tên Xêbaxchiên. Mỗi lần soi gương, mình lại 
thấy anh trai mình sống động trong đó. Thật y hệt gương mặt 
anh trai mình. Và cũng vẫn cách ăn vận đó, màu sắc đó, kiểu 
trang sức đó, bởi vì mình bắt chước anh mà. Ôi! Nếu điều đó 
được minh xác, thì quả là trong yêu thương, bão tố cũng vẫn 
hiền từ và sóng biển mặn cũng vẫn ngọt ngào. 

Vào 



1196 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


TỒBY - Thật là một tên thị đồng rất mực đê tiện, bất lương và nhát 
gan hơn thỏ. Sự bất lương của gã bộc lộ rõ ở việc bỏ rơi và phủ 
nhận bạn trong lúc gay go. Còn về sự hèn nhát của gã, cứ hỏi 
Febiơn thì biết. 

FEBIƠN - Một tên hèn nhát, hèn nhát hết sức mình, đến mức thành 
tâm trong sự hèn nhát nữa. 

ANĐRƯ - Cha chả, thế thì tôi sẽ lại đuổi theo nện cho hắn một trận. 

TÔBY - Phải, hãy làm thế đi. Đấm cho hắn nhừ tử, nhưng đừng có 
rút gươm ra. 

ANĐRU - Nếu tôi không... 

Vào 

FEBIƠN - Đi thôi ngài, ta hãy xem sự thể ra sao. 

TÔBY - Ta dám đánh cuộc bất cứ món tiền nào rằng sẽ chẳng có 
chuyện gì đâu. 

Cùng vào 



HÕI BON 


CẢNH I 

Đường phố kề bèn nhà Õliưia 


Xêbaxchiên và Hề ra 

HỀ - Công tử định thuyết phục tôi rằng không phải tôi được phái đi 
tìm công tử đó chăng? 

XÊBAXCHIÊN - Đi đi, đi đi. Ngươi là một gã rồ dại. Tránh ra cho 
rảnh mắt ta. 

HỀ - Quả thật là khéo vờ vẫn! Phải, tôi không hề biết công tử. Tôi 
cũng không được tiểu thư tôi sai đi mời công tử đến nói chuyện 
với tiểu thư. Cũng chẳng phải tên công tử là cậu Xêzariô. Và 
đây cũng không phải là cái mũi tôi nốt. Chẳng có cái gì đúng 
là nó cả. 

XÊBAXCHIÊN - Ta xin ngươi, hãy đem sự rồ dại của ngươi tuôn ra ở 
chỗ khác. Ngươi chẳng hiểu gì ta cả. 

HỀ - Tuôn sự rồ dại của tôi! Cậu ta đã nghe lỏm câu này từ miệng 
một nhân vật lớn nào đó và giờ đây đem áp dụng nó vào một gã 
hề dại. Tuôn sự rồ dại của tôi! Tôi e rằng cái gã khổng lồ hậu 
đậu, là thế giới này, rồi sẽ tỏ ra là một kẻ ngu xuẩn mất. Bây 
giờ, tôi xin cậu hãy trút bỏ thái độ kỳ dị của cậu đi và nói cho 
tôi biết là tôi phải “tuôn ra” những gì với tiểu thư tôi. Liệu tôi 
có thể “tuôn ra” rằng cậu đang đến không? 

XÊBAXCHIÊN - Ta xin ngươi, hỡi gã Hy Lạp (1) điên dại, hãy rời khỏi 


a) Hồi đó, ở Anh, người ta thường dùng tiếng đó để gọi những kẻ bông phèng, vô lo. 



1198 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ta. Đây biếu ngươi ít tiền. Nếu ngươi còn lằng nhằng nữa, ta sẽ 
xử tệ hơn đấy. 

HỀ - Nói thật tình, cậu có bàn tay hào phóng đấy. Những người biết 
điều mà thưởng tiền cho bọn hề, có nổi tiếng cũng phải sau 
mười bôn năm trả tiền thuê mướn {1) . 

Anđru ra 

ANĐRU - À, công tử, ta lại gặp nhau. Này đây, dành cho công tử. 

Đánh Xêbaxchiên 

XÊBAXCHIÊN - Chà, thì đây dành cho ngươi, đây nữa, đây nữa, 
đây nữa. 

Đánh Anđru 

Phải chăng ai nấy đều điên cả rồi? 

Ngài Tôby và Febiơn ra 

TÔBY - Dừng lại, công tử, kẻo ta quẳng gươm của cậu qua mái nhà 
bây giờ. 

HỀ - Tôi sẽ trình bày ngay chuyện này với tiểu thư. Tôi chả hơi đâu 
dính vào chuyện các người vì ba đồng xu nhãi ranh. 

Vào 

TÔBY (Giữ Xêbaxchiên) - Thôi nào, công tử! Ngừng lại! 

ANĐRU - Thôi, mặc kệ hắn ta. Tôi sẽ xử với hắn bằng cách khác. 
Tôi sẽ đầu đơn kiện hắn ta về tội hành hung, nếu như ở Ilyria 
này còn có chút luật pháp nào đó. Tuy tôi đánh hắn trước, 
nhưng điều đó không quan trọng. 

XÊBAXCHIÊN - Buông tay ra. 

TÔBY - Này công tử, ta không buông cậu ra đâu. Này, chàng chiến 
binh trẻ của ta, tra gươm vào vỏ đi. Coi bộ cậu vượng khí đấy. 
Thôi nào. 

XÊBAXCHIÊN - Ta sẽ vùng ra khỏi ngươi ( vùng ra được). - Bây giờ 
ngươi muốn gì nào. Nếu ngươi cả gan chọc tức ta thêm nữa thì 
hãy rút kiếm ra. 


(1) Thời Shakespeare, giá mua đất thường gấp 12 lần giá thuê hàng năm. Câu pha 
trò này có nghĩa là muốn nổi tiếng bằng cách hậu đãi những anh hề, thì phải sẵn 
sàng chịu tôn kém lớn. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1199 


TÔBY - Cha chả! Vậy ta phải lấy bớt đi một vài chén máu ngạo 
ngược của cậu mới được. 

Rút kiếm 

Ồlivia ra 

ÔLIVIA - Ngừng Tôby! Ta ra lệnh cho chứ muốn sông thì ngừng lại! 

TÔBY - Tiểu thư! 

ỔLIVIA - Sao lại thế này bao giờ? Đồ hạ lưu lỗ mãng quen thói ở 
rừng rú, hang hốc, man ri mọi rợ, chẳng bao giờ được truyền 
bảo cung cách xử thế cả! Đi cho khuất mắt ta! Xêzariô thân 
mến, xin chàng đừng giận. Đồ thô bạo, cút đi! 

Ngài Tôby, hiệp sĩ Anđru và Febiơn vào 

Ái hữu, ta xin chàng, trong sự xúc phạm bất nhã và bất 
chính này đôi với chàng, hãy nghe theo lý trí công minh chứ 
đừng nổi giận. Hãy cùng ta đi vào nhà, ta sẽ kể chàng nghe 
ông tướng giặc ấy đã phá quấy bày ra biết bao trò rửng mờ, 
vô tích sự, khiến chàng phải phì cười. Xin chàng chớ lưđng 
lự, cứ vào đi, đừng từ chối. Ma bắt ông ấy đi, ông ta làm trái 
tim tội nghiệp (1) của ta run bắn lên vì chàng. 

XÊBAXCHIÊN - Điều gì êm ái như rót vào tai ta vậy nhỉ? Dòng 
nước nào trôi chảy triền miên? Hoặc là ta mất trí, hoặc đây 
là một giấc mơ. Thì hãy để trí tưởng tượng dìm sâu tri giác 
ta trong dòng sông Lú. Nếu là một giấc mơ, xin hãy cứ để ta 
ngủ tiếp. 

ỒLIVIA - Nào, xin mời chàng. Chẳng hay chàng có vui lòng đưa tay 
em dắt? 

XÊBAXCHIÊN - Rất vui lòng, thưa tiểu thư. 

ÔLIVIA - Ôi, ước sao sự thật đúng như lời chàng nói! 

Cùng vào 


(V Nguyên văn: He started one poor heart of mine in thee. Ở dây có một lộng ngữ 
thuộc loại Shakespeare Ưa dùng. Ở thế kỷ XVI, người ta hay viết heart (trái tim! 
thành hart (con hươu.). Cho nên cũng có thể hiểu là: Ông ta đã làm con hươu tội 
nghiệp của tôi sợ hãi. 




1200 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 
Nhà Ồlivia 


Maria và Hề ra 

MARIA - Anh hãy mặc cái áo dài này và đẹo bộ râu giả vào. Làm 
cho hắn tưởng anh là mục sư Tôpez. Nhanh lên! Trong khi chờ 
đợi, tôi đi gọi ngài Tôby. 

Vào 

HỂ - Được, ta sẽ mặc các thứ này vào người, ta sẽ cải trang như vậy. 
Ước gì ta là người đầu tiên cải trang trong một chiếc áo thụng 
như thế này. Ta không đủ tầm vóc để phù hợp với chức vị ấy, 
cũng không gầy còm đến nỗi khiến người ta tưởng là một học 
giả. Nhưng là một con người trung thực, mạnh thường quân thì 
nào có kém gì một nhà học giả lớn ưu tư. Kìa, những kẻ đồng 
lõa đã đến. 

Tôn ông Tôby và Maria ra 

TÔBY - Chúa phù hộ cho cha. 

HỂ - Bono dies [1 \ tôn ông Tôby. Như vị ẩn sĩ già thành Pragờ, vốn 
chẳng bao giờ trông thấy bút, mực, đã nói một cách rất uyên 
thâm với cháu gái vua Gorbôđúc (2) : “Cái gì hiện hữu là hiện 
hữu”, vậy ta đây, vốn là mục sư, ắt là mục sư. Bởi vì “cái này”, 
nếu không phải là “cái này”, thì còn là gì, và “hiện hữu” nếu 
không phải là “hiện hữu” thì còn là gì nữa? 

TÔBY - Đến gặp hắn đi, cha Tôpez. 

HỀ - Hầy hà! cầu cho nhà giam này được bằng an! 

TÔBY - Thằng cha bắt chước khéo thật. Một thằng cha cừ khôi! 


(v Tiếng Latinh: chào buổi sáng. 

(2) Anh hề lên mặt uyên bác, vừa nói tiếng Latinh, vừa giễu cái lôgíc nhà trường 
rất thịnh hành hồi đó, là Tất cả những gì hiện hữu là hiện hữu, không thể có một 
vật vừa hiện hữu vừa không hiện hữu. Ãn sĩ thành Pragờ là nhân vật do anh ta 
tưởng tượng ra. Còn vua Gorbôđúc thì có thật; cuộc đời của nhà vua đã dược dùng 
làm chủ đề cho vở bi kịch Gorbôđúc hay Ferêch và Porêch của Xêchvin và Nortơn, 
được diễn vào năm 1561. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1201 


MALVÔLIÔ (Ở bên trong nói vọng ra) - Ai gọi đấy? 

HỀ - Cha mục sư Tôpez đến thăm gã điên Malvôliô. 

MALVÔLIÔ - Cha Tôpez, cha Tôpez, cha Tôpez đôn hậu, xin cha hãy 
đến chỗ tiểu thư. 

HỀ - Ra khỏi đây ngay, đồ quỷ sứ khoa trương! Tại sao mi hành hạ 
con người này như thế? Mi không biết nói đến gì khác ngoài 
đàn bà ư? 

TÔBY - Chí lý thay, thưa cha. 

MALVÔLIÔ - Trình cha Tôpez, chưa bao giờ con người bị xúc 
phạm đến mức này? Cha Tôpez tốt bụng, cha đừng nghĩ 
rằng con điên. Bọn chúng dã nhót con vào bóng tôi khủng 
khiếp này. 

HỀ - Nhục nhã thay cho mi, quỷ Xa tăng bất lương! Ta dùng 
những lời lẽ ôn hòa nhất với mi. Bởi vì ta thuộc loại người 
nhã nhặn vôíh lịch sự cả với chính ma quỷ. Mi bảo nhà này tối 
đen ư? 

MALVÔLIÔ - Tối như địa ngục, thưa cha Tôpez. 

HỂ - Sao, nhà có những lỗ cửa sáng trưng như chiến lũy và các 
khung cửa kính ở mé Bắc Nam đều bóng loáng như gỗ mun. 
Vậy mà ai còn phàn nàn là bị bưng bít ư? 

MALVÔLIÔ - Trình cha Tôpez, con không điên mà. Con xin thưa với 
cha là căn nhà này tối om. 

HỀ - Chàng điên ạ, con nhầm rồi. Ta nói dể con biết, không có bóng 
tối nào khác ngoài sự ngu dốt trong đó con chìm đắm sâu hơn 
cả những người Ai Cập trong sương mù (1) . 

MALVÔLIÔ - Con xin thưa răng căn nhà này tối như sự ngu dốt, dù 
rằng sự ngu dốt có tối như địa ngục chăng nữa. Và con cũng lại 
xin thưa: chưa có người nào bị ngược đãi tệ hại như thế này. 


(1) Điển lấy từ Kinh thánh: “Dixit autem Dominus ad Moysem: Extende manum 
tuam in coelum, et ílant tenebrae supa terram /Egypti, tenebrae palpabiles - 
Extendit autem Moyses manum in coelum et fatae sunt tenebrae, califo, turbo 
super omnem terram /€gypti tres dies” (Exode, ch. X - 21-221 - “Đức Jêhôva bèn 
phán cùng Môixe rằng: Hãy giơ tay ngươi lên trời, hầu cho trên xứ Ai Cập có sự 
tối tăm dày đến đỗi người ta rờ dụng đến được. Vậy Môixe giơ tay mình lên trời, 
bèn có sự tối tăm rất dày trong ba ngày tại xứ Ai Cập” (Xuất Ai Cập kí, chương X, 
câu 21-221. 


76 - SECHXPIA 



1202 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Con chẳng điên gì hơn cha: xin cha hãy thử bằng bất kỳ một 
câu hỏi nghiêm chỉnh nào xem. 

HỀ - Ý kiến Pytagor về chim rừng như thế nào? 

MALVÔLIÔ - Là linh hồn bà nội ta có thể ở thoải mái trong một 
con chim. 

HỀ - Con nghĩ thế nào về ý kiến của ông ta? 

MALVÔLIÔ - Con nghĩ linh hồn là cao cả, nên không thể nào tán 
thành ý kiến ông ta được. 

HỀ - Thôi tạm biệt: con vẫn cứ phải ở lại trong bóng tối. Con phải 
đồng ý với Pytagor, ta mới chấp nhận là con sáng suôt được; và 
hãy biết sợ đừng giết một con gà gô nào, kẻo làm tiêu vong linh 
hồn bà nội con đấy. Tạm biệt. 

MALVÔLIÔ - Cha Tôpez! Cha Tôpez! 

TÔBY - Đức cha Tôpez tuyệt vời của ta! 

HÊ - À, tôi thích nghi được với mọi nguồn nước: biển hồ, sông, 
lạch... (1) 

MARIA - Kể ra anh có thể đóng vai ấy mà không cần mặc áo, đeo 
râu: hắn có trông thấy anh đâu. 

TÔBY - Bây giờ, hãy đến nói với hắn bằng giọng thật của ngươi, rồi 
về thuật lại ta nghe xem ngươi thấy hắn ứng đối ra sao. Ta 
muốn chấm dứt cái trò đùa này ở đây. Nếu thuận tiện thì thả 
béng hắn ra. Bởi vì giờ đây, ta đã làm cháu gái ta phiền lòng 
đến mức ta không thể tiếp tục yên lành trò chơi này đến cùng 
dược. Lát nữa, đến phòng ta nhé. 

Tôn ông Tôby và Maria vào 


a) Nguyên văn: Nay, I am for all Lvaters: Câu này cũng có nhiều cách diễn giải 
khác nhau. Oơbơctơn cho rằng đây là một câu của kép hát quen dùng khi họ làm 
khán giả chảy nước mắt vì cười nhiều quá hoặc vì xúc động. Mơlâun khẳng định 
rằng anh Hề muốn nói rằng mình có thể bơi tốt ở mọi nơi có nước (I can swim 
equally weỉl in all ivaters), tức là có thể sắm bất cứ vai nào mình muốn. Theo 
Mêzơn, ivater là chữ của các thợ kim hoàn dùng để chỉ màu sắc, ánh lấp lánh của 
kim cương. Khi Tôby khen Hề đóng vai cha Tôpez khéo, anh ta đáp lại rằng mình 
có thể phản ánh đủ mọi màu sắc, vì Tôpez (TopasJ còn có nghĩa là một loại đá quý 
("miêu thạch,). Chúng tôi nghiêng về ý kiến của Mơlâun. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1203 


HỀ (hát) - Kể ta nghe, gã Rôbin vui tính, 

Người đẹp của anh đang làm gi? 

MALVÔLIÔ - Hề!... 

HỂ (hát) - Người đẹp của ta bạc ác lắm thayỉ 

MALVÔLIÔ - Hề!... 

HỂ (hát) - Chao ôi, tại sao vậy? 

MALVÔLIÔ - Hề! Ta bảo này! 

HỂ (hát) - Nàng đi yêu người khác mất rồi. 

Ai gọi đấy! 

MALVÔLIÔ - Chú Hề tốt bụng của ta, hãy làm phúc mang đến giúp 
ta một cây nến, bút, mực và giấy. Với tư cách là một nhà quý 
tộc, ta sẽ suốt đời cảm ơn ngươi. 

HỀ - Bác Malvôliô đấy ư? 

MALVÔLIÔ - Phải, Hề ạ. 

HỂ - Chao ôi, làm sao bác đến nỗi mất trí thế này? 

MALVÔLIÔ - Hề ơi, trần đời chưa từng có ai bị ngược đãi trắng trợn 
như thế này. Ta vẫn tỉnh trí không khác gì ngươi, Hề ạ. 

HỂ - Không khác gì tôi ư? Vậy thì đúng là bác điên thật rồi, nếu 
như bác không tỉnh trí gì hơn một tên hề dại. 

MALVÔLIÔ - Bọn họ đã bắt ta, nhốt ta trong bóng tối, phái mục sư 
dụ ta, cái bọn con lừa ấy! Và làm đủ mọi thứ có thể làm để 
khiến ta thành mất trí. 

HỂ - Hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói, mục SƯ vẫn còn đứng đây. (Đổi 
giọng giả làm mục sư) - Malvôliô! Malvôliô! cầu Chúa làm cho 
con tỉnh trí lại! Con hãy cố gắng ngủ đi và thôi đừng có nói 
nhăng nói cuội huyên thuyên nữa. 

MALVÔLIÔ - Cha Tôpez! 

HÊ (đóng giả mục sư) - Đừng có nói với hắn làm gì, anh bạn ạ. (Bằng 
giọng thật của mình) - Ai nói kia ạ? Con đấy ư, thưa cha? Con có nói 
với bác ta đâu, thưa cha. Lạy Chúa phù hộ cho cha, thưa cha Tôpez 
phúc hậu. Amen. Vâng, thưa cha, nhất định rồi, nhất định rồi. 

MALVÔLIÔ - Hề, Hề, Hề! Ta bảo... 

HỀ - Ôi chao! Chịu khó tí, bác. Bác bảo gì kia? Vì nói với bác mà tôi 
bị khiển trách đấy. 




1204 


YVĨLLĨAM SHAKESPEARE 


MALVÔLIÔ - Chú Hề tốt bụng, hãy giúp ta chút ít ánh sáng và ít 
giấy. Ta xin nói với chú là ta minh mẫn như bất cứ người nào ở 
xứ I ly ria này. 

HỀ - Than ôi, giá bác được như vậy! 

MALVÔLIÔ - Ta thề là đúng thế mà. Chú Hề tốt bụng, cho ta chút 
giấy và ánh sáng. Và chuyển giúp những gì ta sắp viết đến cho 
tiểu thư. Chú sẽ được thưởng hậu hơn bất cứ kẻ mang thư nào 
từ xưa tới nay. 

HỀ - Tôi sẽ giúp bác việc đó. Nhưng bác phải nói thật với tôi, có 
đúng là bác điên thực sự hay bác giả vờ? 

MALVÔLIÔ - Hãy tin ta, ta không điên mà. Ta nói thật với chú đấy. 

A Ẳ 

HÊ - o, tôi không bao giờ tin một người điên chừng nào tôi chưa 
nhìn thấy bộ óc anh ta. Nhưng thôi, tôi sẽ kiếm ánh sáng và 
giấy mực cho bác. 

MALVỒLIÔ - Hề ạ, ta sẽ trả công chú hậu hĩ nhất. Hãy đi đi, ta xin 
chú. 

HỂ (hát) - Tôi đi đây, thưa ngài, tôi đi đây 

Và lát nữa, trong nháy mắt, tôi sẽ trở lại hầu ngài 
Như Thói Xấu già nua, thanh kiếm gỗ trong tay. 

Lồng lộn như đứa trẻ con hóa dại 
Thét vào mặt quỷ sứ: Aỉ A! 

Vĩnh biệt người, hãy gặm móng tay 
Hỡi lão già nhớt rãi ròng ròng! (1) 


a) Thói xâu và Quỷ sứ, hai nhân vật hài hước thường thấy trong những vở “răn 
đời” thời Trung cổ. Thói xấu thường đội một chiếc mũ có đôi tai lừa và cầm một 
con dao găm bằng gỗ. Quỷ sứ thường xuất hiện dưới hình thức một con gấu, móng 
vuốt rất dài và cầm một quả chùy. Khán giả, cứ thấy Thói xấu đánh Quỷ sứ và tìm 
cách “gặm móng tay” nó, là cười lăn cười bò và hoan hô không ngớt. Thường 
thường, cuối cùng, Thói xâu nhảy phắt lên lưng Quỷ sứ và cả hai đi xuống địa ngục 
giữa tiếng la ó của cử tọa. Nhân vật Thói xấu chính là tổ tiên xa của các vai Hề 
trong tác phẩm Shakespeare. 

Những chữ cuối cùng của khúc hát nguyên văn là: 

... goodman drivel, 

một số nhà nghiên cứu Shakespeare cho rằng phải đọc là: good mean-evil ("tật xấu 
đê tiện), vì Malvôliô trong tiếng Ý có nghĩa là thế. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1205 


CẢNH III 
Vườn nhà Olivia 


Xêbaxchiên ra 

XÊBAXCHIÊN - Đây, không trung và đây mặt trời rực rỡ. Viên ngọc 
trai này trao tặng, ta sờ thấy nó, trông thấy nó rõ rành; vậy 
mà bao quanh ta là một sự kỳ diệu huyền hoặc, tuy nhiên đó 
không hề là điên loạn. Antôniô đâu nhỉ? Ta không thấy anh ta 
ở quán Voi. Vậy mà anh ta có đến đó, người ta bảo là anh ta 
sục khắp thành phố để tìm ta. Lúc này, có ý kiến khuyên bảo 
của anh ta thì thật quý như vàng. Bởi vì mặc dầu tâm hồn ta 
cùng giác quan ta đều nhất trí rằng đây có thể do một sự lầm 
lẫn nào đó, chứ không phải là thác loạn, nhưng sự việc ngẫu 
nhiên và may mắn dồn dập này vượt quá mọi ức thuyết, mọi 
ngôn từ, đến nỗi ta sẵn sàng không tin ở mắt ta nữa và bất 
chấp lý trí đang thuyết phục ta, một mực cho rằng hoặc ta hoặc 
công nương này đã hóa điên. Nhưng nếu vậy, làm sao nàng có 
thể cai quản nhà cửa, sai bảo kẻ ăn người làm, lo liệu sắp đặt 
công việc đâu ra đấy với một phong độ thanh thoát, kín đáo và 
vững vàng như mắt ta đã thấy? Có một cái gì mập mờ trong 
đó... Nhưng kìa, nàng đang đến đây. 

Ôlivia và một giáo sĩ ra 

ÔLIVIA - Xin đừng trách em quá hấp tấp vội vàng. Nếu chàng thực 
lòng ưng thuận, xin hãy theo em và bậc thánh nhân này vào 
ngôi nhà thờ nhỏ cạnh đáy: tại đó, trước mặt cha và dưới vòm 
mái thiêng liêng, hãy đoan ước suốt đời chung thủy với em cho 
tâm hồn cả ghen và rất đỗi đa nghi của em có thể yên ổn một 
bề. Cha sẽ giấu kín chuyện này cho đến khi nào chàng muốn 
công bố; lúc dó ta sẽ cử hành hôn lễ trọng thể cho xứng với 
dòng dõi gia phong của em. Chàng thấy thế nào? 

XÊBAXCHIÊN - Tôi sẽ theo bậc thánh nhân này, đi với nàng. Và khi 
đã nguyện thề, tôi sẽ suốt đời trung thành với lời thề đó. 

ÔLIVIA - Vậy xin cha hãy dắt chúng con đi. cầu cho bầu trời rực 
sáng đánh dấu ngời ngời hành động này của tôi! 

Cùng vào 



HÔI NĂM 


CẢNH I 

Một đường phố trước nhà Ôlivia 


Hề và Febiơn ra 

FEBIƠN - Nào, chỗ bạn bè thân thiết với nhau, cho ta xem bức thư 
của hắn một tí. 

HÊ - Bác Febiơn, thế thì bác hãy đồng ý giúp tôi một yêu cầu khác. 
FEBIƠN - Bất cứ cái gì cũng được. 

HỀ - Vậy, bác đừng có muốn xem bức thư ấy làm gì. 

FEBIƠN - Thế thì có khác nào là cho người ta một con chó, rồi xin 
lại luôn cho có đi có lại (1) . 

Quận công, Viôỉa và tùy tùng ra 

QUẬN CÔNG - Các bạn có phải là thuộc hạ của tiểu thư ôlivia 
không? 

HỀ - Dạ thưa ngài, chúng tôi là một vài vật trang sức của tiểu thư. 
QUẬN CÔNG - Ta có quen biết ngươi. Hồi này, ngươi ra sao, anh bạn? 

aj Có lẽ đây ám chỉ đến một giai thoại được kể trong cuốn nhật ký của Jon 
Manninhgam, một luật sư cùng thời bấy giờ. Giai thoại đó như sau: Một ông thầy 
thuốc tên là Bulêin, họ hàng với hoàng hậu, có một con chó rất quý. Ông ta ít khi 
rời nó. Hoàng hậu biết chuyện liền cho gọi Bulêin đến, yêu cầu ông ta thỏa mãn 
một ước muốn của mình và hứa là sau đó sẽ chấp thuận bất cứ yêu cầu gì của ông 
ta. Ước muốn đó là: xin ông ta con chó. Sau khi đã trao nó cho hoàng hậu, Bulêin 
bèn nói: “Tâu lệnh bà, lệnh bà đã hứa đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của kẻ hạ thần?” 
- “Ta sẽ giữ lời”, hoàng hậu đáp. “Vậy thì, ông thầy thuôc nói, xin lệnh bà cho lại 
kẻ hạ thần con chó”. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1207 


HỂ - Thưa ngài, nói thật tình, tôi thấy kẻ thù của mình đối xử tốt 
hơn, còn bạn bè lại tệ hơn. 

QUẬN CÔNG - Ngươi nói ngược: bạn bè đối xử tốt hơn chứ! 

HỂ - Không đâu, thưa ngài, tệ hơn ạ. 

QUẬN CÔNG - Làm sao lại có thể thế được. 

HỂ - À, bạn bè tôi khen tôi, khiến tôi thành một con lừa. Còn kẻ 
thù thì bảo toẹt rằng tôi là đồ con lừa. Thành thử ra, thưa ngài, 
nhờ có kẻ thù, tôi mới biết rõ bản thân mình, còn các bạn tôi 
chỉ lừa phỉnh tôi. Vậy, nếu những kết luận cũng như những cái 
hôn, và nếu bốn ‘'không” tức là hai “có” (1) , thì chả đúng là bạn 
bè tôi xử tệ hơn và kẻ thù tôi tốt hơn hay sao? 

QUẬN CÔNG - Lý sự khá lắm. 

HỀ - Thưa ngài, không khá đâu, thật đấy. Mặc dù ngài muốn là 
bạn tôi. 

QUẬN CÔNG - Ngươi sẽ thấy ta không xử tệ hơn với ngươi đâu: đây, 
cầm lấy sô" vàng này. 

HỀ - Nếu không ngại là chơi nước đôi, thì thưa ngài, hẳn tôi đã xin 
ngài làm lại như thế một lần nữa. 

QUẬN CÔNG - Ồ, ngươi xui dại ta. 

HỀ - Bẩm ngài, lần này thì xin ngài hãy bỏ ân huệ vào túi và để 
cho máu, thịt tuân theo nhã ý của mình. 

QUẬN CÔNG - Thôi được, ta sẽ phạm tội là kẻ chơi nước đôi vậy. 
Cầm lấy khoản này nữa. 

HỀ - Primo, securtdo tertio : đó là một trò chơi hay (2) . Có một câu tục 
ngữ cổ nói rằng: nước ba bù cho tất cả. Nhịp ba, thưa ngài, cũng 


a> Anh Hề muốn nói rằng khi một người đẹp nói “không” hai lần thì cũng như nói 
“có” một lần. 

Trong vở Sự thống trị của tà dâm (Lust’s Dominion! của Malâu, ở đoạn hoàng 
hậu quyến rũ người da đen: 

HOÀNG HẬU - Ta hãy hôn nhau nào. 

NGƯỜI DA ĐEN - Xê ra, xê ra. 

HOÀNG HẬU - Khi ta nói không, không tức là có. Nói hai lần xê ra, tức là 
đứng nguyên đấy. 

Tuy nhiên, về việc diễn giải câu nói trên của anh Hề, vẫn cồn có nhiều ý kiến 
tranh cãi. 

(2) Tiếng Latinh: một, hai, ba. Đây chỉ một loại cờ bài chơi bằng xúc xắc vào thời đó. 



1208 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


là một nhịp khiêu vũ tốt. Hoặc giả, chuông nhà thờ Thánh 
Bơnoa cũng có thể nhắc nhở ngài: một, hai, ba. 

QUẬN CÔNG - Lần này, ngươi đừng hòng lừa phỉnh moi thêm tiền 
của ta nữa. Nếu ngươi báo cho tiểu thư ngươi biết là ta đến để 
nói chuyện với nàng và đưa được nàng lại đây, thì cũng có thể 
điều đó lại đánh thức lòng hảo tâm của ta một lần nữa đấy. 

HỂ - Vậy thưa ngài, xin hãy ru ngủ lòng hảo tâm của mình cho đến 
khi tôi quay lại. Thưa ngài, tôi đi đây. Nhưng tôi không muốn 
ngài nghĩ nỗi ước ao có tiền của tôi là tội thèm khát tham lam. 
Dù sao, như ngài nói, hãy để lòng hảo tâm của ngài đánh một 
giấc, lát nữa tôi sẽ đánh thức nó. 

Antôniô và các sỉ quan ra 

VIÔLA - Thưa đức ông, người đã cứu tôi đang đến kia kìa. 

QUẬN CÔNG - Ta nhớ có khuôn mặt người này. Tuy nhiên, lần trước, 
khi ta thây bộ mặt ấy, nó đen nhẻm khói lửa chiến trận, tựa 
như thần Vơlcơn (1) ! Y là thuyền trưởng một chiếc tàu nom thật 
thảm hại, vừa bé vừa nông toèn. Với chiếc tàu đó, y đã giáp 
chiến dữ dội với con tàu hùng vĩ nhất trong hạm đội của ta, đến 
nỗi chính lòng ghen ghét cùng giọng lưỡi chua cay của thất bại 
cũng phải hô: Vinh quang và danh dự thuộc về y! Có chuyện gì 
xảy ra vậy? 

Sĩ QUAN THỨ NHẤT - Thưa ngài Orxinô, đây là gã Antôniô đã từng 
chiếm con tàu Phượng hoàng, cùng hàng hóa trên đó, tại 
Kenđy. Và cũng chính hắn đã tiếp cận tàu Mãnh hổ khi công tử 
Titơx, cháu trai ngài, mất một chân. Chúng tôi bắt được hắn 
đang cãi lộn ngoài phô" một cách trơ tráo, không biết nhục là gì. 

VIÔLA - Thưa đức ông, anh ta đã làm ơn cho tôi, đã rút gươm bênh 
vực tôi. Nhưng cuối cùng, anh ta đã nói những điều kỳ quặc về 
tôi, đến nỗi tôi không hiểu có phải anh ta loạn óc không. 

QUẬN CÔNG - Bớ hải tặc cự phách! Đạo chích nước mặn! Sự táo tợn 
rồ dại nào đã xô đẩy ngươi rơi vào tay những người mà trước 
kia, bằng những hành động đẫm máu và tai hại, ngươi đã biến 
thành kẻ thù của ngươi? 

ANTÔNIÔ - Orxinô, đức ông cao cả, xin ngài vui lòng cho phép tôi rũ 
bỏ những cái tên ngài gán cho tôi. Antôniô này chưa từng là 


n) Thần Lửa và Rèn kim loại, theo thần thoại La Mã. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1209 


đạo chích hay hải tặc bao giờ, mặc dầu xin thú nhận với đầy đủ 
cơ sở rằng tôi là kẻ thù của Orxinô. Một trò bùa mê thuốc lú đã 
lôi kéo tôi đến đây: gã thanh niên bội bạc nhất trên đời đứng 
bên ngài đây, chính tay tôi đã giựt hắn ra khỏi cái miệng gầm 
gào điên cuồng, ngầu bọt sóng của biển dữ. Lúc đó, hắn là một 
nắm xương tàn vô vọng. Tôi đã cho hắn sự sống và thêm vào đó 
cả lòng yêu thương vô hạn, vô biên, tận tâm tận lực hiến tất cả 
cho hắn. Vì hắn, phải, hoàn toàn chỉ vì yêu thương hắn, tôi đă 
dấn thân vào chốn hiểm nghèo trong thành phô" cừu địch này, 
đã rút gươm bảo vệ hắn khi hắn lâm nguy. Khi tôi bị bắt, 
không muốn chia sẻ gian nguy với tôi, sự xảo quyệt gian trá của 
hắn đã xui hắn xấp mặt tảng lờ như không hề quen biết tôi và 
trong nháy mắt, biến chuyện hiện tại thành xa xưa hàng vài 
chục năm về trước, từ chối không chịu trả túi tiền tôi đã đưa 
cho hắn dùng cách đây chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. 

VTÔLA - Làm sao lại có thể như vậy được? 

QUẬN CÔNG - Gã thanh niên đó đến thành phô" này khi nào? 

ANTỒNIÔ - Hôm nay, thưa đức ông. Còn trong ba tháng trước đây, cả 
ngày lẫn đêm, chúng tôi luôn ồ bên nhau không một phút rời. 

Ôliưia và tùy tùng ra 

QUẬN CÔNG - Nữ bá tước đến kia rồi. Giờ đây trời đặt bước chân 
trên mặt đâ"t. Nhưng về phần ngươi, anh bạn ạ, lời lẽ của ngươi 
quả là điên loạn. Ba tháng nay, chàng trai này phục dịch ta. 
Nhưng thôi, lát nữa ta sẽ bàn thêm về chuyện đó. Hãy đưa anh 
ta ra ngoài. 

ÔLIVIA - Chẳng hay đức ông có mong muốn gì chưa toại mà Olivia 
này có thể giúp ích được đôi phần? Xêzariô, chàng không giữ lời 
hứa với em rồi đấy. 

VIÔLA - Tiểu thư! 

QUẬN CÔNG - Ôlivia kiều diễm... 

ÔLIVIA - Xêzariô, chàng nói chi vậy? Lạy Chúa... 

VIÔLA - Chúa công tôi sẽ nói. Bổn phận tôi là phải im lặng. 

ỒLIVIA - Nếu vẫn là điệu hát cũ thì thưa đức ông, đô"i với tai tôi, 
nó chán ngấy và gớm ghiếc như nghe gào rống sau khi nghe 
nhạc vậy. 

QUẬN CÔNG - Nàng vẫn tàn nhẫn như thê" kia ư? 



1210 


WILLIAM SHAKESPEARE 


ÔLIVIA - Đức Ông vẫn khăng khăng một mực như thế ư? 

QUẬN CÔNG - Tai ác làm vậy? Hỡi nàng, nữ bá tước nhẫn tâm mà 
trên bàn thờ vô ân bội nghĩa và tệ hại của nàng, tâm hồn ta đã 
dâng những đồ tế lễ thành kính nhất của lòng sùng mộ! Ta sẽ 
phải làm gì đây? 

ÔLIVIA - Làm điều gì mà đức ông muốn và phù hợp với ngài. 

QUẬN CÔNG - Tại sao ta lại không có gan làm như tên kẻ trộm 
người Ai Cập, giết chết người mình yêu trước khi chết (1) . Một 
nỗi ghen tuông man rợ đôi khi lại đượm vẻ cao quý. Nhưng hãy 
nghe ta nói điều này: VI nàng rẻ rúng hắt hủi lòng chân thành 
của ta và ta cũng phần nào biết cái công cụ đã trục xuất ta khỏi 
vị trí đích thực của ta trong sự sủng ái của nàng, thì nàng cứ 
việc sống, hỡi nữ bạo chúa có trái tim bằng đá hoa cương, gã 
cận thần này, mà ta biết nàng yêu và chính ta cũng rất cưng - 
ta thề có trời như vậy - ta sẽ rứt gã ta không để cho lọt vào con 
mắt tàn nhẫn kia, trong đó gã ngự ở ngôi dành cho chủ gã. Lại 
đây với ta, chú bé. Ý nghĩ ta đã chín mọng điều hiểm ác. Ta sẽ 
hy sinh con cừu non ta yêu dấu để làm điên khùng trái tim quạ 
đen trong một mái bồ câu. 

Đi 

VIÔLA - Còn tôi xin sẵn sàng chết ngàn lần một cách hết sức vui vẻ, 
tự nguyện để đức ông được an lòng. 

Đi theo 

ÔLIVIA - Xêzariô đi đâu? 

VTÔLA - Đi theo người mà tôi yêu hơn cả đôi mắt này, hơn cả cuộc 
đời tôi, hơn gấp bội phần tình yêu đôi với vợ nếu có bao giờ tôi 
lấy vợ. Nếu tôi nói sai, xin thánh thần chứng giám trên kia hãy 
trừng phạt tôi tội chết vì đã bôi nhọ tình yêu. 

ÔLIVTA - Ôi, ta bị ghét bỏ! Ta bị phản bội đau đớn biết mấy! 

VIÔLA - Ai phản bội tiểu thư? Ai xúc phạm tiểu thư? 


(ì) Theo cuôh tiểu thuyết của nhà văn Hy Lạp Hêliôđor: Tyam, tướng cướp Ai Cập ở 
Memphix, bắt được Têagen cùng người yêu là Sariclê. Với ý định lấy Sariclê làm 
vợ, hắn nhốt riêng nàng vào một cái hang. BỊ một đảng cướp khác mạnh hơn tấn 
công, biết mình không chống cự nổi và khó lòng thoát chết, Tyamix chạy vào hang 
toan giết Sariclê để nàng khỏi rơi vào tay kẻ thù. Trong bóng tối, hắn giết nhầm 
một phụ nữ Hy Lạp khác thế mình cho Sariclê. 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1211 


ỒLIVIA - Lẽ nào chàng đã quên? Chẳng lẽ chuyện đó đã lâu đến thế 
rồi kia ư? Đi gọi đức cha đến cho ta. 

Một tên tùy tùng vào 

QUẬN CỒNG (với Viôla) - Đi thôi. 

ÔLIVIA - Đi đâu kia, thưa đức ông, Xêzariô lang quân, hãy ở lại. 

QUẬN CÔNG - Lang quân? 

ÔLIVIA - Phải, lang quân. Liệu chàng ta có thể chối cãi điều đó 
không? 

QUẬN CÔNG - Ngươi là lang quân của nàng ư, quân đê mạt? 

VIÔLA - Không, thưa đức ông, nào phải tôi. 

ÔLIVIA - Than ôi! Chính nỗi sợ hèn đớn trong chàng đã bóp nghẹt 
thái độ đúng đắn. Đừng sợ, Xêzariô! Hãy nhận lấy hồng vận 
của mình. Hãy là con người mà chàng biết là bản thân mình 
đích thực, và rồi chàng sẽ lớn lao như người chàng sợ. 

Giáo sĩ ra 

A, hoan nghênh cha! Thưa cha, tuy vừa đây chúng ta chủ 
trương giữ kín trong bóng tối cái điều mà tình huốhg lúc này đã 
làm lộ ra trước khi chín muồi, bây giờ con yêu cầu cha, với đức 
độ chí tôn của mình, hãy kể những gì cha biết là mới diễn ra 
giữa người trai trẻ này và con. 

GIÁO SĨ - Một cam kết gắn bó đời đời bằng tình yêu, xác nhận bởi 
việc hai con đã nắm chặt tay nhau, thị thực bởi nụ hôn thiêng 
liêng gắn liền hai cặp môi, thắt chặt hơn bởi việc trao đổi 
nhẫn. Và toàn bộ nghi lễ của việc giao ước này mang dấu ấn sự 
chứng kiến của ta trong chức trách của ta. Từ lúc đó đến nay, 
theo chiếc đồng hồ của ta cho biết, ta mới tiến gần thêm mồ 
chôn mình được có hai giờ. 

QUẬN CÔNG - Chao, đồ cáo con man trá! Rồi đây khi thời gian 
nhuộm xám lớp da sói của ngươi (1> , thì ngươi sẽ ghê gớm biết 
chừng nào? Hoặc giả, biết đâu lòng dạ xảo quyệt của ngươi, lại 
chẳng phát triển nhanh chóng đến nỗi chính ngươi sẽ lại sập 
bẫy ngươi? Vĩnh biệt ngươi và hãy lấy nàng đi. Nhưng hãy 
hướng bước chân ngươi về nẻo nào để từ nay trở đi, ngươi và ta 
đừng bao giờ gặp lại nhau nữa. 


(l) Ý nói: khi già dặn hơn. 



1212 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


VIÔLA - Bẩm đức Ông, tôi xin cam đoan... 

QUẬN CÔNG - Ồ, đừng có thề thốt gì! Hãy giữ lại chút ít chữ tín, 
mặc dù ngươi quá khiếp sợ. 

Anđru Eighiutsic ôm đầu, bước ra 

ANĐRƯ - Vì lòng kính yêu Chúa, hãy kiếm cho tôi một nhà phẫu 
thuật! Hãy phái ngay một nhà phẫu thuật đến chỗ ngài Tôby. 

ÔLIVĨA - Có chuyện gì thế? 

ANĐRU - Hắn đã đánh tôi bể sọ và làm cho đầu ngài Tôby máu me 
bê bết nữa. Vì lòng kính yêu Chúa, hãy cứu tôi với! Tôi sẵn 
sàng thưởng bốn mươi bảng cho ai đưa tôi về nhà. 

ÔLIVTA - Ai đã gây ra chuyện này, ngài Anđru? 

ANĐRU - Gã cận thần của quận công, một tên Xêzariô nào đó. Bọn 
tôi tưởng hắn là một thằng hèn nhát, nào ngờ hắn chính là quỷ 
sứ hiện thân. 

QUẬN CÔNG - Cận thần của ta, Xêzariô? 

ANĐRU - Ôi, ma quỷ! Hắn đây này. Chẳng có chuyện gì mà ngươi 
đánh ta bể đầu! Và điều ta làm, là do ngài Tôby xui bẩy mà thôi. 

VIÔLA - Tại sao ngài lại bảo tôi? Tôi có đả thương ngài bao giờ đâu: 
vô cớ, ngài rút gươm tấn công tôi. Nhưng tôi vẫn nói năng tử tế 
với ngài và không hề đả thương ngài. 

ANĐRU - Nếu như đầu bê bết máu me là một vết thương, thì chính 
ngươi đã đả thương ta. Ta thấy ngươi coi một cái đầu máu me 
bê bết chẳng nghĩa lý gì cả. Kìa, ngài Tôby đang chuệnh 
choạng đến kia. 

Ngài Tôby Belts’ ra say mềm, do Hề dắt đi 

Ngươi sẽ được nghe thêm chứng cớ nữa. Nhưng nếu tôn ông 
không say thì tôn ông đã cù cho ngươi một trận ra dáng chứ 
chẳng như lúc nãy đâu. 

QUẬN CÔNG - Thế nào, tiên sinh? Ngài làm sao thế? 

TÔBY - Chẳng có gì quan trọng: hắn đánh tôi bị thương, có thế thôi. 
Hề, có thấy bác sĩ phẫu thuật Đích đâu không, Hề? 

HỀ - Ôi, thưa ngài Tôby, ông ta say khướt từ một tiếng đồng hồ rồi. 
Tám giờ sáng nay, mắt ông ấy đã đỏ ngầu. 

TÔBY - Vậy thì ông ta là đồ khốn kiếp, khác nào cái điệu múa xòe 
đuôi công. Ta chúa ghét cái đồ đã khốn kiếp lại say sưa nữa! 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1213 


ÔLIVIA - Đưa chú ta ra khỏi đây. Ai làm cho họ đến nông nỗi này vậy? 

ANĐRU - Để tôi đỡ ngài, Tôby tiên sinh; hai ta sẽ được băng bó cùng 
một lúc. 

TÔBY - Chú mình đỡ ta đấy ư? Đồ đầu lừa, đồ công tử bột, đồ ba que 
mặt mỏng dính, đồ quỷnh! 

ÔLIVIA - Đưa chú ta về giường nằm và hãy săn sóc vết thương 
cho ông. 

Hề, Febiơn, Tôby và Anđru cùng vào 
Xêbaxchiên ra 

XÊBAXCHIÊN - Nương nương, ta rất ân hận đã đả thương người bà 
con của nàng. Nhưng dù cho ông ta có là anh em ruột cùng máu 
mủ với ta, ta cũng không thể làm khác được, vì khôn ngoan và 
giữ mình. Nàng nhìn ta một cách kỳ lạ và, bằng vào đó, ta hiểu 
là ta đã xúc phạm nàng. Hãy tha lỗi cho ta, người đẹp yêu dấu, 
vì những điều hai ta vừa nguyện thề với nhau lúc nãy. 

QUẬN CÔNG - Cùng một khuôn mặt, cùng một giọng nói, cùng một 
kiểu trang phục vậy mà lại là hai người. Thật là một ảo ảnh tự 
nhiên, hư hư thực thực. 

XÊBAXCHIÊN - Antôniô, ôi Antôniô thân yêu của tôi! Ta xiết bao dằn 
vặt khổ sở hàng giờ từ khi lạc mất bạn! 

ANTÔNIÔ - Có đúng người là Xêbaxchiên không? 

XÊBAXCHIÊN - Lẽ nào bạn có thể nghi ngờ được điều đó, hở 
Antôniô? 

ANTÔNIÔ - Làm sao người lại có thể phân thân như thế nhỉ? Hai 
nửa quả táo cắt đôi cũng không giống nhau hơn được. Ai là 
Xêbaxchiên? 

ÔLIVIA - Kỳ lạ thay! 

XÊBAXCHIÊN - Chẳng phải ta đang đứng đây sao? Ta không hề có 
anh em trai, cũng chẳng có phép thần thông biến hóa vừa ỏ đây 
lại vừa ở chỗ khác cùng một lúc. Ta từng có một người em gái 
mà sóng biển mù lòa đã nuốt chửng mất. Xin người làm ơn cho 
biết người có họ hàng gì với ta? Quê quán ở đâu, họ tên là gì và 
gia đình như thế nào? 

VIÔLA - Ta là người xứ Mexalin. Cha ta là Xêbaxchiên. Ta có một 
người anh trai cũng tên là Xêbaxchiên. Khi anh ta chìm xuông 
nấm mồ nước mặn, anh cũng ăn vận như người đây. Nếu như 



1214 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


linh hồn có thể khoác cả hình thức lẫn quần áo, thì hẳn người 
hiện ra để nát chúng ta. 

XÊBAXCHIÊN - Quả thật ta là một linh hồn. Nhưng ta được mặc một 
cái vỏ thể xác thô sơ từ khi ở trong bụng mẹ. Nếu người là gái - 
như mọi sự đều chứng tỏ vậy - ta sẽ để nước mắt tuôn rơi trên 
má người mà rằng: “Ôi, Viôla mà anh tưởng đã chết đuối, ba 
lần chào mừng em!”. 

VTÔLA - Cha ta có một nốt ruồi trên trán. 

XÊBAXCHIÊN - Cha ta cũng vậy. 

VIÔLA - Và mất vào ngày Viôla mười ba tuổi, tính từ khi ra đời. 

XÊBAXCHIÊN - Ôi, kỷ niệm đó còn sống động trong hồn ta. Quả thật, 
người đã nhắm mắt xuôi tay vào ngày em gái ta tròn mười ba tuổi. 

VTÔLA - Nếu không còn gì ngáng trở hạnh phúc của cả hai ta, trừ bộ 
nam trang này mà em đã lạm dụng, thì xin đợi đến khi mọi chi 
tiết về địa điểm, thời gian và vận mệnh đều nhất trí chứng 
minh rằng em là Viôla, rồi hẵng ôm hôn em. Để chứng thực 
điều đó, em sẽ đưa anh đến một thuyền trưởng ồ thành phố 
này, nơi em để xiêm y của mình: Nhờ sự giúp đỡ tận tình của 
anh ta, em đã vào phục vụ vị quận công cao quý này được trót 
lọt. Từ bấy đến nay, mọi sự việc trong đời em đều xoay quanh 
quan hệ giữa đức ông và tiểu thư đây. 

XÊBAXCHIÊN (với Ồlivia) - Thành thử ra, nương nương ạ, nàng đã bị 
lầm lẫn. Nhưng tạo vật trong việc này vẫn xoay vần theo đúng 
hướng của nó. Đáng lẽ nàng đã kết hôn với một cô gái Tuy 
nhiên, kỳ thực, nàng không hề bị lỡm: nàng đã xe tơ kết tóc với 
cả một cô gái lẫn một chàng trai. 

QUẬN CÔNG - Chớ có sững sờ. Chàng đúng là thuộc dòng dõi cao 
quý. Nếu như vậy, và ảo ảnh trong gương lại là sự thật, thì ta 
cũng sẽ có phần trong cuộc đắm tàu hết sức tốt đẹp này. (Với 
Vlôỉa) - Thiếu hiệp, ngươi đã nói với ta hàng nghìn lần rằng 
ngươi sẽ không bao giờ yêu phụ nữ như yêu ta. 

VIÔLA - Tất cả những lời đó, tôi xin thề đi thề lại mãi không cùng. Và 
mọi nguyện thề đó sẽ thủy chung như nhất trong tâm hồn này, 
khác nào vầng thái dương kia đời đời dội lửa phân rõ ngày với đêm. 

QUẬN CÔNG - Đưa tay cho ta. Và hãy cho ta được thấy nàng trong y 
phục nữ nhi. 

VIÔLA - Người thuyền trưởng lần đầu đưa tôi cập bến này hiện giữ 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1215 


xiêm áo của tôi. Anh ta hiện bị giam giữ sau một vụ tô" tụng 
theo đơn kiện của Malvôliô, một người hầu cận của nữ bá tước. 

ỔLIVIA - Y sẽ phải thả anh ta ra. Đi tìm Malvôliô cho ta! Ôi, bây giờ 
ta mới nhớ ra. Nghe nói là anh chàng tội nghiệp này bị hóa dại. 

Hề cầm một bức thư trở ra cùng với Febiơn 

Niềm kích động quá lớn của bản thân đã khiến ta quên hẳn 
cơn loạn trí của y. Tên kia, y ra sao rồi? 

HỂ - Nói thật với tiểu thư, bác ta kiểm giữ thần Bêlzêbut (1) chỉ cách 
một tầm gậy, với hết sức mà một người trong tình huông bác ta 
có thể làm. Đây, bác ta viết một bức thư cho tiểu thư. Đáng lẽ 
tôi đưa cho tiểu thư từ sáng, nhưng vì thư của người điên đâu 
phải là kinh Phúc âm, cho nên chuyển tới vào lúc nào cũng 
chẳng quan trọng. 

ÔLIVIA - Ngươi hãy mở ra và đọc nghe xem. 

HỀ - Xin hãy chờ đấy mà mở mang trí óc khi một thằng Hề truyền 
đạt lời của một thằng hóa dại. (Đọc) - Lạy Chúa, thưa tiểu thư. 

ÔLIVIA - Chà! Ngươi điên đấy à? 

HỂ - Không đâu, thưa tiểu thư. Tôi chỉ đọc những điều điên dại mà 
thôi. Nếu nữ chúa muốn nghe đúng như thực chất của nó thì 
phải cho phép mô tả bằng giọng điệu chứ. 

ÔLIVIA - Thôi xin ngươi, hãy đọc cho đứng đắn phải chăng nào. 

HỂ - Thì tôi đang làm thế đấy thôi, mađonna. Đọc đứng đắn phải 
chăng chính là đọc như thế. Vậy thì, thưa quận chúa hãy chú ý 
lắng tai nghe. 

ÔLIVIA (với Febiơn) - Ngươi đọc đi vậy. 

FEBIƠN (đọc) - Lạy Chúa, thưa tiểu thư, tiểu thư làm nhục tôi và cả 
thế giới sẽ biết chuyện này. Tuy tiểu thư bỏ tôi vào buồng tối để 
cho ông chú ma men của mình cai quản, tôi vẫn sáng suốt như 
chính tiểu thư. Tôi vẫn nắm bức thư của tiểu thư xúi tôi xử sự 
như tôi đã làm. Với bức thư này, tôi chắc chắn có thể biện minh 
cho tôi hoặc làm cho tiểu thư phải ngượng mặt. Tiểu thư muốn 
nghĩ về tôi thế nào thì nghĩ. Tôi có phần hơi thiếu lễ độ với tiểu 
thư, mà chỉ nói cho bõ hờn. 

Kẻ bị coi là hóa dại: Malvôliô. 


(ỉ) Thần cai quản các quỷ dữ. Câu này ý nói: Malvôliô chỉ thiếu chút xíu nữa là rơi 
vào tay quỷ dữ. 



1216 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔLIVIA - Đúng là y viết bức thư này à? 

HỀ - Thưa tiểu thư, phải. 

QUẬN CÔNG - Cái này không có vẻ gì là điên mấy , 

ÔLIVIA - Febiơn, bảo thả y ra. Và đưa y lại đây. 

Febiơn vào 

Thưa đức ông, xét cho kỹ, nếu ngài vui lòng, xin hãy coi tôi 
như em gái thay vì coi như người chung chăn chung gối. Xin 
ngài vui lòng cho phép cử hành hôn lễ chung vào cùng một 
ngày tại nhà tôi, phí tổn do tôi chịu. 

QUẬN CÔNG - Thưa tiểu thư, tôi rất sẵn sàng chấp nhận đề nghị của 
nàng. (Với Viôla) - Giờ đây, chủ nàng giải phóng cho nàng. Và, 
vì công lao của nàng đã giúp ta, quá trái ngược với tính cách nữ 
nhi của nàng, quá thấp hèn so với nền nếp gia giáo thanh lịch 
và tao nhã của nàng, và vì nàng đã gọi ta là chủ trong bao lâu, 
tay ta đây nàng hãy cầm lấy: từ nay trở đi, nàng sẽ là nữ chúa 
của chủ nàng. 

ÔLIVTA - Và sẽ là em gái của ta. 

Febiơn trở ra cùng với Malvôliô 

QUẬN CÔNG - Có phải người điên đây không? 

ÔLIVIA - Vâng, thưa đức ông, chính y đó. Thế nào, Malvôliô? 

MALVÔLIÔ - Thưa tiểu thư, tiểu thư đã làm nhục tôi. Nhục ghê nhục gớm. 

ỒLIVIA - Ta ấy ư, Malvôliô? Đâu phải. 

MALVÔLIÔ - Thưa tiểu thư, đúng thế. Xin tiểu thư xem lá thư này. 
Tiểu thư không thể bảo đây không phải là chữ mình, không 
phải dấu triện của mình, hoặc cách hành văn của mình. Tiểu 
thư không thể chối cãi được điều nào trong đó. Vậy thì tiểu thư 
hãy lấy danh dự nói cho tôi hay tại sao tiểu thư lại bộc lộ lòng 
ưu ái đối với tôi rõ rành đến thế, lại bảo tôi mỉm cười và thắt 
nịt chéo khi đến với tiểu thư, đi tất vàng và nghiêm nghị hách 
dịch với tôn ông Tôby cùng bọn tôi tớ? Và, khi tôi làm như vậy 
với một niềm hy vọng ngoan ngoãn, tại sao tiểu thư lại nỡ để 
tôi bị nhốt trong một căn nhà tối om, cho mục sư đến gặp và 
biến tôi thành gã khờ ngu dại nhất, bị bịp vố đau nhất chưa 
từng thấy trên đời? Xin cho biết lý do. 

ÔLIVIA - Than ôi! Malvôliô, đây không phải chữ ta, mặc dầu ta phải 
công nhận là rất giống. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, đây 



ĐÊM THỨ MƯỜI HAI 


1217 


là chữ Maria. Và bây giờ nghĩ lại, ta mới nhớ ra chính Maria là 
người đầu tiên bảo ta rằng ngươi hóa dại; thế rồi ngươi đến, 
miệng tủm tỉm cười, với những hình thức như ngươi đã được 
dặn dò trong thư. Thôi, ngươi bằng lòng vậy: Cái trò này đã 
được tiến hành rất tinh quái để xỏ ngươi, nhưng khi chúng ta 
biết lý do cùng những thủ phạm, ngươi sẽ vừa là nguyên cáo và 
quan tòa xử vụ án của chính mình. 

FEBIƠN - Thưa tiểu thư, xin cho phép tôi được nói. Chớ để cho cuộc 
cãi lộn hay xung đột nào làm vẩn đục giờ phút này mà từ nãy 
vẫn làm tôi ngây ngất. Với hy vọng là điều đó sẽ không xảy ra, 
tôi xin tự nguyện thú nhận: chính tôi và ngài Tôby đã bày ra 
mẹo này để trừng phạt Malvôliô về một vài thái độ thô lỗ và 
khiếm nhã của bác ta đối với chúng tôi. Maria đã viết thư theo 
lời yêu cầu ráo riết của ngài Tôby. Để thưởng công ngài đã lấy 
cô ta. Còn những điều hài hước ngộ nghĩnh xảy ra tiếp theo, thì 
thiết tưởng nên lấy làm chuyện vui cười hơn là để bụng báo thù, 
vì nếu bắc lên bàn cân cho rạch ròi, thì hai bên đều bị xúc 
phạm ngang nhau thôi. 

ÔLIVIA - Ôi, tội nghiệp cho ngươi, họ đã cho ngươi vào bẫy! 

HỀ - Chà “có người sinh ra đã thuộc dòng dõi quyền quý, có người tự 
mình làm nên sự nghiệp cao sang, kẻ khác thì quyền cao chức 
trọng lại ấn vào tay”. Thưa ngài, tôi cũng có một vai trong cái 
màn đệm này. Vai một mục sư Tôpez nào đó. Nhưng điều đó 
không quan trọng. “Lạy Chúa, hề ạ, ta không điên mà”. Song 
le, bác còn nhớ chăng. “Thưa tiểu thư, tại sao tiểu thư lại khoái 
một tên vô lại cằn cỗi như thế, bánh xe thời gian quay vòng đă 
điểm giờ báo thù.” 

MALVÔLIÔ - Ta sẽ báo thù cả bọn các người. 

Vào 

ÔLIVIA - Y đã bị chơi khăm quá. 

QUẬN CÔNG - Hãy chạy theo và trấn an y. Y chưa cho chúng ta biết 
gì về thuyền trưởng cả. Khi nào mọi điều thông tỏ và giờ tốt 
lành đến, nghi lễ trọng thể sẽ được cử hành để gắn bó đời đời 
tâm hồn chúng ta. Trong khi chờ đợi, em gái thân yêu ạ, chúng 
ta sẽ không rời khỏi đây. Lại đây, Xêzariô, bởi vì em vẫn tên là 
thế chừng nào em còn trong vỏ nam trang. Nhưng khi nào ta 
thấy em trong y phục khác, em sẽ là nữ chúa và nữ hoàng của 
tâm trí Orxinô. 


77 - SECHXP1A 


1218 


WILLIAM SHAKESPEARE 


Tất cả cùng vào, trừ Hề 
HỀ (hát) - Thuở tôi là một chú bé con 

Dô huầy dô, gió gió mưa mưa. 

Tinh nghịch chỉ là trò chơi con trẻ 
Bởi lẽ gió mưa là chuyện hằng ngày. 

Đến khi tôi trở thành người lớn 
Dô huầy dô, gió gió mưa mưa. 

Phòng kể gian, phải cửa đóng then cài 
Bởi lẽ gió mưa là chuyện hằng ngày. 

Kịp đến khi, than ôi! cưới vợ về nhà. 

Dô huầy dô, gió gió mưa mưa 

Thôi vĩnh biệt thời huênh hoang khoác lác 

Bởi lẽ gió mưa là chuyện hằng ngày. 

Nhưng mỗi khi tôi về giường ngủ 

Dô huầy dô, gió gió mưa mưa 

vẫn say sưa cùng đám bạn ma men 

Bởi lẽ gió mưa là chuyện hằng ngày. 

Thế giới này có từ đời thượng cổ 
Dô huầy dô, gió gió mưa mưa 
Quan trọng gì đâu, vở kịch đã hạ màn 
Bởi lẽ gió mưa là chuyện hằng ngày (1) . 

Vào 


a> Bài hát hài hước này không khỏi pha chút buồn man mác - khán giả vừa từ bỏ 
xứ sở của tưởng tượng và giờ đây, khi buông màn, lại quay về với thực tại buồn 
nản. Rõ ràng nó không liên quan gì đến nội dung vở kịch. Vào thời Nữ hoàng 
Elizabeth, các cuộc trình diễn sân khấu thường kết thúc bằng một màn giải trí, do 
vai Hề đảm nhiệm, gồm những bài hát và điệu múa, có sáo và trống con đệm. Bài 
hát kết thúc này cũng theo truyền thông ấy. Điệp khúc: 

Dô huầy dô, gió gió mưa mưa... 

Bởi lè gió mưa là chuyện hằng ngày. 

cũng được dùng trong bài hát của anh Hề ở Cảnh II, Hồi Ba của bi kịch Vua Lia. Câu 
cuối cùng, dịch đúng ra là: Và chúng tôi sẽ cố gắng mua vui cho quý ngài hằng ngày. 



NGƯỜI LÁI 5UÔN 
THÀNH VƠNIDƠ 


Hài kịch năm hồi 
TUẤN ĐÔ dịch 



In theo cuốn: Sêchxpia, Hài kịch Sêchxpia, 
tâp 1, Nxb Văn học, Hà Nội, 1979 



TIỂU DẪN VỀ 

NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


Vở kịch được viết vào khoảng 1596-1597 và in lần đầu tiên năm 1600. 

Shakespeare đã nhào nặn cốt truyện từ nhiều nguồn gốc khác nhau. 
Chuyện róc thịt để đòi nợ đã có từ lâu trong truyện cổ dân gian, nhưng có 
tình tiết giống nhất với kịch của Shakespeare là một truyện của nhà văn 
Italia là Giôvani Phiôrentinô, người đồng thời với Bôcasiô. Chuyện mấy 
anh chàng cầu hôn phải đoán định xem chân dung của cô gái nằm ở trong 
cái tráp nào đã có trong tập Truyện cổ La Mã, được dịch ra tiếng Anh 
năm 1577 và in lại năm 1595. Còn về tên Do Thái độc ác, keo kiệt, cho 
vay nặng lãi thì trước Shakespeare đã có khá nhiều người viết, trong đó 
nổi bật nhất là vở kịch Người Do Thái ở Mantơ của Crixtôphơ Maclô 
(Christopher Marlouie), được viết từ năm 1592, và được dựng lại trên sân 
khấu Luân Đôn vào các năm 1594 - 1596. 

Củng có thể nói thềm một nguồn gốc chính trị - xã hội nữa. Vào 
những năm Shakespeare viết Người lái buôn thành Vơnidơ, tinh thần bài 
Do Thái ở Anh đang sôi nổi. Trong một nước theo đạo Thiên chúa, người 
ta vốn không ưa gì người Do Thái. Tinh thần này càng lên cao trong thời 
gian xảy ra vụ án viên thầy thuốc của nữ hoàng, một người Bồ Đào Nha 
gốc Do Thái là Rôđêrigô Lôpex, bị khép vào tội phản bội và xử tủ năm 
1594. Shakespeare không thể không tính đến hoàn cảnh lịch sử này khi 
xây dựng nhân vật Sailôc của mình. 

Người lái buôn thành Vơnidơ thuộc loại hài kịch phức tạp của 
Shakespeare. Cho đến nay, người ta vẫn chưa thôi bàn cãi về tư tưởng chủ 
đề và cách hiểu các nhân vật của ông. Mâu thuẫn trong vở kịch gay gắt, 
khốc liệt, khiến cho ở nhiều chỗ nó tiếp cận với bi kịch. Nhưng, với cách 
giải quyết xung đột trung tâm (kết cấu có hậu) và không khí lạc quan 
chung, nó được xếp vào hài kịch. Lịch sử dựng vở kịch này, qua các thời 
đại, đặc biệt cách thể hiện nhân vật Sailôc qua phong cách của nhiều diễn 
viên khác nhau cho thấy rằng quan niệm về vở kịch này có thể cách xa 
nhau đến chừng nào ỉ 



1222 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Mâu thuẫn trung tâm của vở kịch nằm giữa hai nhân vật Antôniô, 
người lái buôn thành Vơnidơ và Saiỉôc, tên Do Thái cho vay nặng lãi. Lý 
do của sự thù ghét này, chính Sailôc nói ra rất rõ ràng: 

“Ta ghét hắn vỉ hắn theo đạo Cơ đốc, nhưng ta còn ghét hắn nhiều 
hơn nữa vì hắn ngu dại đè hèn, cho vay tiền không lấy lãi, làm cho lợi 
suất của tiền bạc ở Vơnidơ này sụt xuống... Hắn thù ghét dân tộc thần 
thánh của bọn ta, và ngay ở những nơi các lái buôn tụ tập đông nhất, hắn 
thóa mạ ta, thóa mạ các công việc giao dịch của ta, những lời lãi chỉnh 
dáng của ta mà hắn gọi là lãi nặng. Ta mà tha cho hắn, thì cứ xin cho nòi 
giống của ta bị nguyền rủaỉ” (ỉ, 3) 

Như vậy, có vấn đề tôn giáo và dân tộc, nhưng đây chỉ là nguyên nhân 
đầu tiên, bên ngoài, không chủ yếu. Nguyên nhân chính là câu chuyện kinh 
doanh, vấn đề lợi suất của tiền bạc, thái độ đổi với nghề nghiệp của nhau. 

Cả Antôniô lẫn Sailôc đều thuộc giai cấp tư sản trong giai đoạn phát 
triển đầu tiên. Antôniô không phải cỡ thường, mà thuộc loại thương gia đại 
phú, có đầu ốc làm ăn lớn, có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm của những con 
người thời kỳ Phục hưng, có một dội thương thuyền đầy ắp hàng hóa và báu 
vật dong buồm đi khắp các đại dương. Sailôc củng không phải cỡ vừa, tích 
lũy một khối tiền bạc đồ sộ, chuyên làm nghề cho vay lấy lãi. 

Nhận mặt ra hai loại người này trong giai cấp tư sản, người nghệ sĩ bộc 
lộ một cái nhìn sắc sảo, tinh vi về bản chất của thời đại, mà độ chính xác 
ngày nay đáng làm cho chúng ta ngạc nhiên, khi nhắc lại câu này của Mác: 

“Thời kỳ Trung cổ để lại dằng sau nó hai hình thức khác nhau của tư 
bản, những hình thức này đạt đến độ chín muồi trong những hình thái 
kinh tế - xã hội khác nhau nhất và cho đến khi kỷ nguyên của phương 
thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra dời, được xem như tư bản với tư cách là 
tư bản: tư bản cho vay lãi và tư bản thương nghiệp’*^. 

Tuy nhiên, để đối lập hai nhân vật Antôniô và Sailôc, Shakespeare đã 
biến anh chàng lái buôn ở Vơnidơ thành một con người hào hiệp, cao 
thượng, sẵn sàng hy sinh vì bè bạn, dùng đồng tiền như một phương tiện 
để hưởng các lạc thú ở đời và giúp đỡ những người khác, bằng cách cho 
vay không lấy lãi... Cùng một phía với Antôniô có hàng loạt nhân vật khác 
trong vở kịch: Baxaniô, Xôlanỉô, Graxyanô, Xalêriô, Porxya. Họ tiểu biểu 
cho cái thế giới của những dạo đức cao thượng: lòng nhân đạo, tình bè 
bạn, sự thủy chung, lòng tin cậy, tính vị tha. 

Bị cô lập và bị căm ghét trong cái thế giới ấy là Sailôc, điển hình của 
loại tư sản keo kiệt, độc ác, vô nhân dạo, xem vàng là vật tổ, dùng đồng 
tiền để thống trị thiên hạ và trả thù cuộc đời. Thế giới của hắn thật u ám, 


(1) C.Mác và PhĂngghen. Toàn tập, tập 23, trang 759-760. Dẫn theo A.Anixt, Sáng tác của 
Shakespeare, Nhà xuất bản Văn học nghệ thuật, Matxcơva, 1963, trang 238, (tiếng Nga). 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1223 


lạnh lẽo: tuy giàu nứt đố đổ vách, hán sổng tằn tiện, kham khổ, khước từ 
mọi lạc thú ở đời, không để cho cô con gái duy nhất hưởng bất cứ thú vui 
nào và để cho người hầu sống trong cảnh chết đói khiến phải bỏ hắn mà 
đi. Lòng ham vàng đã vượt lên trên tình cha con: khi Jexica bỏ trốn, 
mang theo tài sản của hắn thì Sailồc đau đớn đến điên dại, đi lang thang 
giữa phổ phường Vơnidơ để tìm kiếm đứa con thì ít mà vàng bạc châu báu 
đã mất đi thỉ nhiều! Rõ ràng là ở đây mọi quan hệ giữa người và người 
đều bị dìm xuống “dòng nước giá ngắt của sự tính toán vị kỷ” và không 
còn lại cái gì khác hơn là “mối lợi lạnh lùng và lối “trả tiền ngay” không 
tình nghĩa” (Tuyên ngôn Đảng Cộng sản,), về mặt này, Sailôc có những 
nét tính cách của một nhân vật hung thủ trong bi kịch. 

Tuyến tình tiết thứ hai trong vở kịch liên quan đến cuộc tình duyên của 
Baxaniô và Porxya. Porxya là một cô gái đẹp, thông minh, kể thừa một gia 
sản lớn. Nàng yêu Baxaniồ, nhưng buộc phải tổ chức kén chồng theo đúng 
di chúc của người cha đã quá cố. Người đến cầu hôn phải lựa chọn đúng 
một trong ba cải hòm đựng chân dung của nàng. Có ba người đến: ông 
hoàng Marôc, ông hoàng xứ Aragông và Baxaniô. Người thứ nhất chọn cái 
hòm bằng vàng, nhưng chỉ thấy trong ấy một cái đầu lâu và một tờ thư ghi 
ràng: “Không phải tất cả những cái gì sáng bóng đều là vàng”(II, 7). 

Người thứ hai chọn cái hòm bằng bạc, củng chẳng may mắn gì hơn, chỉ 
bắt được chân dung của một thằng ngốc. Cuối cùng đến lượt Baxaniô. Anh 
ta chọn cái hòm bàng chì, có vẻ ngoài xấu xí nhất và tự lý giải sự quyết 
định của mình: “Bề ngoài rất có thể khác xa sự thật. Thiên hạ luôn luôn bị 
đánh lừa bởi hình thù trang sức... Không có tật xấu nào, dẫu tệ mạt đến 
đâu, lại không khoác được ở ngoài vài ba nét của đức hạnh...” (III, 2). 

Baxaniô hiểu sâu sắc cuộc đời, không bị vẻ ngoài của sự vật lừa dối, 
nên đã chọn đúng. Hạnh phúc thuộc về anh. Cái nguyền lý để nhận biết 
sự thật này, sự phán đoán căn cứ vào thực chất mà không lệ thuộc vào 
hình thức bền ngoài, không phải là cái triết lý suông của một chuyện ngụ 
ngôn được ghép vào đây một cách ngẫu nhiên. Nó có liên quan mật thiết 
đến đề tài chủ yếu của vở kịch, mà đỉnh cao là cảnh tòa án của viên Đại 
thống lĩnh thành Vơnidơ xử vụ kiện Sailôc - Antôniô. 

Để giúp bạn, Antôniô đứng tên vay của Sailôc ba nghìn đuyca, nhưng do 
gặp vận rủi, kỳ hạn đã đến mà Antôniô không có tiền để trả. Saỉlôc đem việc 
ra tòa, đòi thực hiện đủng văn khế: róc một cân thịt ở trên ngực, ngay sát trái 
tim bị cáo. Về chữ nghĩa, về hình thức, cổng lý thuộc về phía hắn. Mà luật 
pháp thì phải thi hành cống lý. Trong cảnh này, Sailôc bộc lộ toàn bộ bản chất 
của hắn: thâm độc, quyết trả thù, tàn nhẫn, vồ lương tâm, hết cả tình người. 

Nhưng Porxya cải nam trang, dưới danh nghĩa một tiến sĩ luật khoa, 
xuất hiện. Sailôc căn cứ vào chữ nghĩa của văn khế, vào hình thức của 
luật pháp đòi thực hiện công lý. Porxya củng căn cứ vào đó để làm cho âm 
mưu của tên Do Thái thất bại hoàn toàn: “Ngươi hãy chuẩn bị để cắt thịt, 



1224 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nhưng không được làm rỏ một giọt máu, củng không được cắt nhiều hơn 
hoặc ít hơn một cân đúng. Nếu cân lượng non già dù chỉ một ly một lai 
thôi, nếu cân nghiêng dù chỉ một sợi tóc thôi, ngươi sẽ bị tử hình và tất cả 
tài sản của ngươi sẽ bị tịch thu” (IV, 1). 

Đó là điều không thể làm được. Sailôc, từ chỗ đang hùng hùng, hổ hổ, 
bỗng phải thất thểu ra về. Gậy ông đập lưng ông là thế. 

Câu chuyện chiếc nhẫn kỷ niệm của vợ mà Baxanỉô buộc phải tặng lại vị 
ân nhân của bạn mình (cũng lại chính là Porxya) củng đặt ra mối quan hệ 
giữa thực chất sự việc và hành động bên ngoài, giữa nội dung và hình thức. 
Porxya rất hiểu điều đó, không những đã tha thứ cho sự “bội ước” của chồng, 
mà còn yêu mến chàng hơn. Thật ra nàng xem đỏ là một trò đùa lý thú. 

Công lý chân chính và tình người ấm áp đã thắng lợi. Vở kịch khép 
lại trên một cảnh hoan lạc, thanh bình thật đẹp. Trong khu vườn tươi mát 
của nhà Porxya ở Belmônt, dưới ánh trăng vằng vặc, mọi người sum vầy 
vui vẻ trong tiếng nhạc dặt dìu, sau khi đã vượt qua những thử thách ghê 
gớm trong đó cuối cùng tình yêu, tình bạn, tình người đã tỏ ra mạnh hơn 
điều ác. Chủ nghĩa lạc quan này trong tư tưởng của Shakespeare sẽ tồn tại 
không lâu. Ngay trong vở kịch này, cái ảo tưởng về cách giải quyết êm đẹp 
các mâu thuẫn xã hội củng đã tỏ ra mỏng manh. Hình ảnh ghê rợn của 
một tên hung bạo đòi róc thịt người để trả thù vẫn còn đó, lơ lửng giữa 
không trung, đe dọa hạnh phúc của con người. Nó thất bại, nhưng không 
bị tiêu diệt. Hình tượng Sailôc chinh là cái dấu nối liền hài kịch của 
Shakespeare với những bi kịch của ông trong giai đoạn sau. 

Tuy thời điểm sáng tác gần kề với Giấc mộng đêm hè, nhưng không 
khí chung của Người lái buôn thành Vơnidơ đã khác xa với vở kịch tràn 
đầy thơ mộng kia. Cái thế giới trần tục này của những người lái buôn gay 
gắt, khốc liệt, thô bỉ, tầm thường, toàn những chuyện tiền bạc, dược thua, 
lỗ lãi, cho đi và nhận về... Ngay những người yêu nhau, khi tỏ tình, củng 
phát ra giọng lưỡi của những kẻ bán buôn. Hạnh phúc đến với Baxaniô 
khi anh ta tìm ra bức chân dung của Porxya, nhưng hãy nghe cách anh ta 
đòi hỏi quyền hạn của mình: 

“Tôi tiến lại, theo đúng lệnh này, để ban cho và tiếp nhận... Tôi dứng 
đây, hỡi giai nhân ba lần tuyệt sắc, không dám tin bức hoa tiên này là có 
thực, trước khi nó được nàng xác minh, ký tên và phê chuẩn" (!) 

Porxya hân hoan đáp lời: 

”... Vì chàng, em chỉ mong muốn được hai chục lần làm tăng gấp ba 
những tài đức của em, được đẹp hơn lên gấp nghìn lần, giầu hơn lên gấp 
vạn lần... Em chỉ mong muốn vượt tất cả mọi giá, về tài đức, về dung 
nhan, về của cải, về tình bằng hữu. Nhưng tổng sô" giá trị của em, đại 
khái có thể xác định như sau...(ỉ) (III, 2). 

Các giá trị tinh thần đều được đếm bằng con số như người ta đếm bạc 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1225 


và cuộc tình duyên được ký kết như một giao kèo mua hán! Ngòi bút hiện 
thực của Shakespeare thật sắc sảo tuyệt vời: ở đây nó đã len vào những 
ngõ ngách thăm hiểm của đời sống xã hội và tăm lý con người. 

về phương diện này, nhân vật Sailôc mới là thành công chủ yếu của 
Shakespeare trong Người lái buôn thành Vơnidơ. Trên kia đã nói đến bộ 
mặt của Sailôc - hung thủ. Nhưng nếu chỉ hiểu Sailôc có như thế không 
thôi thì có phẩn oan nghiệt. Đúng là hắn tham lam, keo kiệt, nham hiểm, 
bất nhân, hay thù hằn, do nghề nghiệp của hắn. Nhưng dưới ngòi bút của 
Shakespeare, Sailôc không hiện ra đơn giản, một chiều như thế. Tính 
cách của nhân vật này thuộc loại phức tạp trong sáng tác của 
Shakespeare. Puskin đã từng so sánh nhân vật Acpagông trong Lão hà 
tiện của Môlie với Saỉlôc bàng một nhật xét xác đảng: “ơ Môlie, Lão hà 
tiện hà tiện và chỉ thế thôi, còn ở Shakespeare thì Sailôc hà tiện, tháo vát, 
hay thù hẳn, yêu con, sắc sảo”. 

Quả là ngoài cái bản chất của một tên tư sản cho vay nặng lãi, Sailôc 
còn được tả như một người bình thường, biết yêu thương và đau đớn như 
một người cha, biết tỏ ra cao thượng và nhân từ khi cần thiết để tự nâng 
mình lên ngang hàng với kẻ thù (cho Antônỉô vay không lấy lãi!), và đặc 
biệt có ý thức về một dân tộc bị khinh miệt, thỏa mạ như một người Do 
Thái sống giữa những người theo đạo Cơ đốc. Sailôc hoàn toàn có lý khi 
đòi hỏi sự bình đẳng giữa các dân tộc và các tôn giáo, về ý muốn quyết 
trả thù Antôniô của mình, Sailôc giải thích: 

“Lão ta đã làm tôi mất thể diện, làm tôi thiệt ít nhất hơn nửa triệu 
đồng; lão đã cười những vụ mất mát của tôi, đã chế giễu những lỗ lãi của 
tôi, đã khinh bỉ dân tộc tôi, làm ngang trái các việc mua bán của tôi, làm 
nguội lạnh bạn bè của tối, làm sôi máu kẻ thù của tôi. Và tất cả cái đó, vì lẽ 
gì? Vì tôi là một người Do Thái. Một người Do Thái không có mắt hay san? 
Một người Do Thái không cố hai tay, không có phủ tạng, không có giác 
quan, không có cảm giác, không có tình cảm hay sao? Hắn không được nuôi 
dưỡng bằng cùng một thức ăn, không bị thương bởi cùng những thứ vũ khí, 
không bị mắc cùng những thứ bệnh, không được chữa khỏi bằng những thứ 
thuốc men, không được nóng ấm bời cùng một thứ mùa hè giá lạnh,bời cùng 
một thứ mùa đông như một người theo đạo Cơ đốc hay sao?..." (III, 1). 

Rõ ràng ở đây có sự cay cú của một tên lái buôn bị thua thiệt, nhưng 
đồng thời cả nỗi đau của một người mà nhân phẩm bị chà đạp bời những 
thành kiến xã hội phi lý. 

Sự khắc họa những tính cách sâu sắc, đa dạng, phức tạp, mà vẫn 
không làm lu mờ bản sắc chủ yếu của nhân vật, chứng tỏ mức độ tài năng 
đang chín dần của nhà soạn kịch. Nó báo hiệu sự xuất hiện của những tác 
phẩm lớn trong giai đoạn sau của nhà nghệ sĩ hiện thực vĩ đại. 

NGUYỄN ĐÚC NAM 




NHÂN VÂT 


VỊ ĐẠI THỐNG LĨNH THÀNH 

ÔNG HOÀNG xữ MARÔC 1 

ÔNG HOÀNG XÚ ARAGÔNG j 

ANTÔNIÔ 

BAXANIÔ 

XÔLANIÔ 

GRAXYANÔ 

XALÊRIÔ 

LÔRENZÔ 

SAILÔC 

TƯBAL 

LANXƠLÔ GÔBBÔ 
ÔNG GIÀ GÔBBÔ 
LÊÔNACĐÔ 

XTÊPHANÔ 1 

BALTÊZAR j 

PORXYA 
NÊRIXA 


ƠEXICA 


VƠNIDƠ 

những người cầu hôn nàng Porxya 

lái buôn thành Vơnidơ 

bạn của ông ta yêu nàng Porxya 

bạn của Antôniô và Baxaniô 

yêu nàng Jexica 

một người Do Thái giàu có 

một người Do Thái khác, bạn của Sailôc 

anh hề, người hầu của Sailôc 

bố của Lanxơlô 

người hầu của Baxaniô 

người hầu của Porxya 

một cô gái đẹp thừa kế gia tài lớn 
thị tì của Porxya 
con gái của Sailôc 


Những đại quan nhân thành Vơnidơ, những quan tòa, viên giám 
ngục, những người hầu của Porxya, và những tùy tòng khác. 

Một phần ở Vơnidơ, và một phần ở Belmônt, 
nhà của Porxya, trên đất liền. 



HỐI MỘT 


CẢNH I 


Antôniô, Xalêriô và Xôlaniô ra 

ANTÔNIÔ - Nói thực tình, tôi không hiểu vì sao tôi buồn bã đến thế 
này: nỗi buồn làm tôi ngao ngán; các bạn bảo, cả các bạn cũng 
lấy thế làm ngao ngán; nhưng tôi đã mắc phải nó, gặp phải nój 
hoặc chuốc lấy nó như thế nào, nó là cái gì, nguyên nhân của nó 
vì đâu, thì tôi cũng còn chưa rõ, và nỗi buồn làm cho tôi trở 
thành một con người ngớ ngẩn đến nỗi hầu như tôi không còn 
nhận được ra tôi là thế nào nữa (1) . 

XALÊRIÔ - Tâm trí của bác, lúc này, đương bập bềnh nhấp nhô trên 
những ngọn sóng của đại dương, ở đó các thương thuyền của 
bác, buồm căng đường bệ, khác nào những lãnh chúa và những 
nhà đại phú của doành khơi, hoặc những xe hoa của biển cả, 
ngất ngưởng trên đầu các thuyền buôn nhỏ, họ lạy chào và cung 
kính các thương thuyền của bác, khi chúng lướt bay qua bên 
cạnh họ với những cánh dệt sợi dọc ngang. 

XÔLANIÔ - Bác ạ, xin bác hãy tin rằng nếu tôi đây mà có những tài 
sản lớn như vậy lênh đênh trên mặt biển, thì lòng dạ của tôi 
cũng sẽ để cả ngoài khơi, cùng với mọi niềm hy vọng của tôi; tôi 
sẽ luôn tay bứt cỏ, để xem chiều gió thổi; đôi mắt đăm đăm trên 
các bản đồ, tôi sẽ tìm các hải cảng, các bến tầu và các đường 
hải đạo; và bất cứ cái gì có thể khiến tôi lo ngại một chuyện 
chẳng lành cho tài sản phiêu bồng của tôi, đều sẽ làm cho tôi 
buồn bã, cái đó cố nhiên. 


(1) Dịch đúng nghĩa đen của nguyên văn. Nghĩa bóng là: tôi chẳng còn tâm trí nặo nữa. 



1228 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


XALÊRIÔ - Hơi thở của tôi, khi thổi cho nguội đĩa canh, sẽ làm cho 
tôi rùng mình, vì tôi sẽ nghĩ đến nỗi tai hại mà một trận gió 
quá lớn có thể gây ra trên mặt biển; tôi sẽ không thể nào 
trông thấy chiếc đồng hồ rỏ cát mà không nghĩ đến những 
vùng nước cạn, những bãi cát nổi ngầm, và thấy chiếc tàu 
Anđrê phong phú của tôi mắc cạn, cột buồm nghiêng xuống 
thấp hơn sườn tàu để cúi hôn cái mồ của nó. Tôi sẽ không thể 
nào đi đến nhà thờ, trông thấy ngôi đền bằng đá khối, mà 
không nghĩ ngay đến những ghềnh đá nguy hiểm, chỉ mới 
đụng đến sườn chiếc tàu đẹp đẽ của tôi, cũng đã làm cho các 
hương liệu nó chuyên chở bị tung tóe trên lớp sóng cồn, các 
hàng tơ lụa của nó phủ đầy mặt nước đương gào thét; nói tóm 
lại, làm cho những thứ quý giá, phút chốc giá trị bỗng tan 
tành. Tôi có thể nào có cái ý nghĩ đó trong đầu, mà lại không 
nghĩ rằng nếu gặp phải chuyện như thế, tôi sẽ buồn bã vô 
cùng? Thôi, đừng nói gì với tôi nữa; tôi biết rõ bác Antôniô 
buồn bã là vì bác nghĩ đến tài sản của bác. 

ANTÔNIÔ - Không phải đâu, tôi nói thực đấy; ơn nhờ hồng phúc, 
những hy vọng của tôi, không phải là phó thác tất cả cho một 
chiếc thuyền duy nhất, cũng không phải là tập trung ở một nơi 
duy nhất; và tài sản của tôi không phải là đặt láng vào vận 
may rủi của một năm này: vậy không phải là hàng hóa của tôi 
làm cho tôi buồn bã. 

XÔLANIÔ - Thế thì, bác yêu cô nào rồi! 

ANTÔNIÔ - Ối chà, chà!... 

XÔLANIÔ - Cả yêu cũng không ư? Thế thi ta hãy nói rằng bác buồn 
vì bác không vui; và, bác cũng có thể dễ dàng cười vang, nhảy 
nhót, mà nói rằng bác vui vì bác không buồn. Nói có thần 
Janux hai mặt (1) , đôi khi tạo hóa éo le tạo nên những nhân vật 
lạ lùng; kẻ thì luôn luôn lim dim con mắt, cười như lũ vẹt trước 
một chiếc kèn bong bóng (2) , kẻ thì nét mặt lầm lầm cau có đến 


(1) Janus: nhân vật huyền thoại, được thần Xatuyệcnơ ban phép cho sáng suốt phi 
thường, lúc nào cũng trông thấy cả quá khứ và tương lai. Do đó, người ta hình 
dung vị thần đó có hai mặt. 

(2) Cornemuse: kèn mục tử của xứ Xcôtlen và Brơtanhơ, có mấy ống thổi và một cái 
túi bong bóng. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1229 


nỗi, dù cho Nestor (1) có thề rằng trò hài hước thật đáng cho 
người ta cười, họ cũng chẳng thèm hé răng mỉm miệng. 

Baxaniô, Lôrernô và Graxyanô ra 

XALÊRIÔ - Kìa, Baxaniô, chàng công tử đại quý tộc có họ hàng với 
bác, cùng đến đây với Graxyanô và Lôrenzô. Bây giờ chúng tôi 
xin chào bác, để bác ở lại với những bầu bạn quý hơn. 

XALANIÔ - Đáng lẽ tôi cũng muốn ở lại đây để làm cho bác vui lên, 
nhưng đã có những bạn hữu tài đức hơn đến làm việc đó, đón ý 
của tôi rồi. 

ANTÔNIỒ - Tài đức của các bạn rất là quý báu đối với mắt tôi. 
Nhưng tôi cũng hiểu rằng các bạn còn có những công việc riêng, 
và mượn dịp để cáo từ đấy thôi. 

XỎLANIÔ - Xin chào các quý hữu. 

BAXANIÔ - Cả hai quý hữu, hãy cho tôi biết bao giờ thì chúng ta sẽ 
được cùng nhau vui cười? Vâng, bao giờ? Dạo này, các ngài trở 
nên xa vắng quá: có nên như vậy không? 

XALÊRIÔ - Chúng tôi sẽ thu xếp để được rảnh rang đúng vào những 
giờ phút rỗi rãi của ngài. 

Xalêriô và Xôỉaniô vào 

LÔRENZỒ - Quý hữu Baxaniô, bạn đã gặp được Antôniô rồi; vậy hai 
chúng tôi xin cáo từ; nhưng đến giờ ăn bữa trưa (2) , xin bạn đừng 
quên cuộc hẹn hò của chúng ta đấy. 

BAXANIÔ - Tôi sẽ không lỡ hẹn. 

GRAXYANÔ - Quý hữu Antôniô, trông bạn có vẻ không được tươi tỉnh; 
bạn quá coi trọng cuộc đời: những ai quá quan tâm đến cuộc đời, 


(1) Nestor: vua xứ Pylôx, già nhất trong các tướng lĩnh vây hãm thành T’roa, nổi 
tiếng về minh triết và nghiêm trang. 

(2) Dinner (tiếng Pháp: diner) là bữa ăn chính trong ngày; mời khách ăn thường 
mời vào bữa đó. Hiện nay, ở nhiều nước Tây phương là bữa ăn chiều tối; nhưng 
thời xưa (từ thế kỷ XVIII về trước), vôn là bữa ăn trưa, còn bữa ăn tối gọi là 
supper (tiếng Pháp: souper ), như trong vở kịch này (ở Hồi Hai, cảnh II, trang 2); 
Baxaniô dặn gia nhân: “phải mau lên, sao cho bữa ăn tối được sẩn sàng chậm nhât 
là khi đồng hồ điểm năm giờ” thì trong nguyên văn là supper. Từ thời cận đại 
(cuôl thế kỷ XIX đến nay), cách sinh hoạt biến chuyển nên bữa dinner chuyển về 
chiều tôi, bữa ăn sáng chuyển về trưa (tiếng Anh: lunch, tiếng Pháp: déjeuner), và 
bữa ăn tối ( supper ) chuyển về đêm, và thường là bỏ, nếu không phải thức khuya. 



1230 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


thường chỉ uổng công mà chẳng được gì. Xin nói thực tình, bạn 
thay đổi khác xưa một cách lạ lùng. 

ANTÔNIÔ - Tôi nhìn nhận cuộc đời này đúng thực chất của nó, 
Graxyanô ạ; nó là một cuộc hí trường, ở đó mỗi người phải sắm 
một vai trò. Vai trò của tôi là một vai trò buồn bâ. 

GRAXYANÔ - Vậy thì bạn hãy để tôi sắm vai anh hề, để cho những 
nếp nhăn của tuổi già kéo đến giữa cuộc vui cười! Để cho tì phế 
tôi nồng nàn men rượu, chứ không để cho tâm can tôi giá lạnh 
vì những rền rĩ tủi hờn. Tạo sao một con người, mang trong 
mình một bầu máu nóng, lại ngồi trơ trơ như bức tượng của ông 
nội, tạc bằng đá trắng? Tại sao khi tỉnh thức mà thần trí lại 
như mê ngủ, và bực dọc đến nỗi dần dần mắc bệnh vàng da? 
Antôniô ạ, tôi nói với bạn điều này, - tôi yêu bạn, và đây là lời 
nói do lòng yêu quý của tôi đôi với bạn, - có những hạng người 
mặt mày che phủ một lớp màng kín, bưng bít như mặt nước ao 
tù, họ nhất định im lìm để được mang danh là hiền trí, là 
nghiêm trang, là thâm trầm, như thể muốn nói rằng: “Ta đây 
là Sấm truyền tiên sinh, ta mà mở miệng thì không một con 
chó nào được sủa”. Antôniô bạn ơi, tôi đã từng biết những kẻ 
nổi danh là hiền giả chỉ vì im lặng; tôi tin chắc rằng họ mà mở 
miệng, thì nhừng người nghe họ sẽ có thể sa hỏa ngục vì sẽ 
phải gọi họ là những kẻ điên rồ (1) . Một ngày khác, tôi sẽ nói với 
bạn dài hơn về chuyện đó. Nhưng bạn đừng có đi câu với cái 
mồi u sầu, để câu lấy cái danh tiếng hão, nó là con rô con diếc 
của những kẻ ngu ngôb. Lôrenzô hiền hữu, ta đi thôi. Xin tạm 
biệt: tôi sẽ nói nốt bài thuyết pháp này sau bữa ăn trưa (2) . 

LÔRENZÔ - Vâng, chủng tôi tạm biệt bác cho đến bữa ăn chiều; hẳn 
tôi phải là một trong những anh chàng hiền giả câm lặng dó, vì 
không bao giờ Graxyanô để cho tôi nói. 

GRAXYANÔ - Thế thì anh hãy làm bạn với tôi trong hai năm nữa thôi, 
anh sẽ không còn được biết âm thanh tiếng nói của anh nữa. 

ANTỒNIÔ - Thôi, xin chào, kẻo rồi cứ cái kiểu này tôi sẽ trở thành 
ba hoa mất. 


(1) Kinh thánh: “Kẻ nào bảo anh em ruột minh là Raca (nghía là: ngu dại) thì đáng 
bị tòa án xử đoán; ai mắng anh em mình là đồ điên rồ, thì đáng bị lửa địa ngục 
hành hạ” (Mathiơ, V, 22) 

(2) Tác giả ngụ ý mỉa mai những nhà thuyết giáo, hay nói dài dòng. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1231 


GRAXYANỒ - Thực tình, xin cảm ơn, vì sự im lặng chỉ thích hợp cho 
một cái lưỡi bò khô, và cho một cô gái ế ẩm. 

Graxyanô và Lôrenzô vào 

ANTÔNIÔ - Tất cả những lời anh ta nói đó, có một tí ti ý nghĩa gì 
không? 

BAXANIÔ - Graxyanô là một anh chàng nói những lời vô nghĩa hơn 
ai hết ở Vơnidơ. Những lý luận của anh ta giống như hai hạt 
thóc vùi giấu trong hai thúng trấu: phải bới tìm suốt ngày mới 
thấy, và khi tìm thấy rồi, thì nó chẳng bõ cái công tìm kiếm. 

ANTÔNIÔ - Nhưng, bây giờ bạn hãy nói cho hay, vị giai nhân mà 
bạn vẫn thầm nguyện sẽ thăm viếng, và bạn đã hứa sẽ nói 
chuyện với tôi hôm nay, vị giai nhân đó là ai vậy? (1) 

BAXANIÔ - Bạn Antôniô ạ, bạn không lạ gì, tôi đã tiêu hao sản 
nghiệp biết bao nhiêu rồi, chỉ vì muốn ra vẻ sang trọng nhiều 
hơn là những phương tiện yếu ớt của tôi có thể cho phép được 
lâu dài; tôi không phàn nàn về chuyện không thể tiếp tục cách 
sinh hoạt xa hoa như vậy, nhưng nỗi lo âu chính của tôi là làm 
thế nào gỡ ra khỏi, một cách danh giá, cái vòng nợ nần lớn mà 
tôi đã mắc phải vì tiêu xài quá huy hoác trong thời trẻ. Chính 
bạn, Antôniô ạ, là người tôi nợ nhiều nhất, về tiền bạc cũng 
như về tình cảm, và chính mối tình thân thiết của bạn cho 
phép tôi thổ lộ tâm sự về mọi ý đồ và kế sách của tôi nhằm giải 
thoát cho tôi khỏi tất cả các món nợ mà tôi đã mắc. 

ANTÔNIÔ - Bạn hiền Baxaniô, bạn hãy cho tôi biết những ý đồ, kế 
sách đó là thế nào, và nếu những cái đó ở trong phạm vi danh 
dự, như mọi hành động từ xưa đến nay của bạn, thì bạn hãy tin 
chắc rằng túi tiền của tôi, bản thân tôi, tất cả mọi khả năng 
của tôi đến tột độ, đều sẵn sàng để bạn tùy tiện sử dụng khi 
cần đến. 

BAXANIÔ - Hồi còn đi học, mỗi khi bắn lạc mất một mũi tên, tôi bèn 
bấn một mũi tên khác tương tự, theo đúng cách như lần trước, 
cũng nhằm hưứng cũ, và theo dõi đường tên bay một cách chăm 
chú hơn, để tìm lại mũi tên thứ nhất, và, liều mất hai mũi tên, 
tôi thường tìm thấy được cả hai. Tôi đưa ra cái kinh nghiệm thơ 


(1) Câu chuyện nỗi buồn bã của Antôniô đưa ra lúc đầu, đến dây bỗng rơi tõm, 
chẳng thấy nhắc đến nữa, và chuyện trò chuyển sang vấn đề khác! 



1232 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ấu đó, vì câu chuyện tôi sắp kể đây hoàn toàn là ngây thơ 
thành thực: tôi nợ bạn nhiều, và, với tính vô tâm của tuổi trẻ, 
tất cả những món tôi nợ bạn, tôi đều đã đánh mất. Nhưng nếu 
bạn sẵn lòng bắn một mũi tên khác theo đúng cách bắn lần 
trước, tôi tin chắc rằng, vì tôi sẽ theo dõi đường tên bay, thế 
nào tôi cũng hoặc là tìm thấy được cả hai, hoặc là đem hoàn lại 
bạn món vay thứ hai này, còn món vay cũ thì tôi xin chịu làm 
kẻ mang nợ rất đội ơn bạn. 

ANTÔNIÔ - Bạn đã hiểu rõ tôi, vậy bạn thật là mất thì giờ vào việc 
nói năng quanh co đánh lạc cả mối tình bạn của tôi đối với bạn, 
và khi ngờ vực mối nhiệt tình giúp bạn của tôi, thì quả thực 
bạn làm tôi tổn thương nhiều hơn là nếu bạn đã vung phí tất cả 
tài sản của tôi; vậy bạn chỉ việc bảo cho tôi biết phải làm gì, 
mà theo bạn nhận xét là ở trong phạm vi khả năng của tôi, tôi 
sẵn sàng làm ngay. Vậy bạn hãy nói đi. 

BAXANIÔ - ở Belmônt, có một nàng thừa kế gia tài lớn; nàng đẹp, 
và đẹp hơn cả cái tiếng đẹp nữa, nàng lại có đức hạnh tuyệt vời; 
tôi đã đôi lần nhận được của khóe mắt nàng, tôi tin chắc như 
vậy, những ý tứ nồng nàn, thầm lặng. Tên nàng là Porxya; 
nàng không thua kém một tí nào nàng Porxya, con gái của 
Catô, vợ của Brutux (1) ; và tất cả thiên hạ đều biết rõ tài đức của 
nàng, và gió bôn phương đã đưa tới nàng từ khắp ngả những 
khách cầu hôn có danh tiếng; những vòng tóc của nàng, vàng 
chói ánh mặt trời, rủ xuống hai bên thái dương như một bộ 
“lông cừu vàng” (2) , khiến nơi ở của nàng tại Belmônt trở thành 
một bờ biển Colcôx, có bao nhiêu chàng Jadông kéo đến để cô" 
đoạt lây nó. Bạn Antôniô, nếu như tôi có được phương tiện để 
đứng vào hàng của tất cả những khách tranh hôn đó, thì trong 
tâm trí tôi có nhiều yếu tô" thành công, đến nỗi chắc chắn mười 
phần là tôi sẽ thắng. 

ANTÔNIÔ - Tất cả tài sản của tôi, bạn biết đấy, đều ở trên mặt biển 
khơi; tôi hiện không có tiền, và cũng không có hàng hóa gì có 


(1) Porxya, vợ Brutus (xem vở Juliux Xedar của Shakespeare) một phụ nữ đức hạnh, 
cao thượng, can đảm và sáng suốt. 

(2) ở Colcôx (hoặc gọi là Colsiđơ), một xứ ở phía Đông Hắc Hải, và phía Nam dãy 
núi Côcadơ, có một bộ “lông cừu vàng” được một con rồng canh giữ, về sau bị 
Jadông, chỉ huy các anh hùng Acgônôt (Hecquyl, Orphê, Caxtor, Pollukx, v.v...) 
đánh chiếm được. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1233 


thể đem lại tiền cho tôi ngay tức khắc; vậy bạn hãy ra tay đi; 
hãy gắng sử dụng tín nhiệm của tôi ở Vơnidơ; ta sẽ tận dụng 
tín nhiệm đó để có được số tiền cần dùng cho bạn đi đến 
Belmônt, đến với nàng Porxya xinh đẹp; đi, hãy tìm kiếm ngay 
đi; về phía tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy; hễ thấy ở đâu có tiền, 
là tôi đi ngay, và nhờ tín nhiệm của tôi hoặc nhờ các mối tình 
bạn bè, chắc chắn tôi sẽ kiếm được tiền. 

Cùng vào (1) 


CẢNH II 

Ở Belmônt - Một căn phòng trong nhà Porxya 


Porxya ra cùng với người thị tỳ Nêrixa 

PORXYA - Quả thật, em Nêrixa ạ, tấm thân bé mọn của chị đã chán 
ngán cái thế gian rộng lớn này. 

NÊRIXA - Thưa cô nương kiều diễm, nếu như những nỗi khổ của cô 
cũng dồi dào phong phú như tài sản của cô, thì cô chán ngán, 
nó đi một nhẽ; thế nhưng, theo như em thấy, thì những kẻ quá 
no nê đầy đủ cũng bệnh não như những người đói khát. Được ở 
trong cảnh tầm thường, thật không phải là một hạnh phúc tầm 
thường; giầu có chóng bạc đầu; vừa đủ sống càng lâu. 

PORXYA - Đó là những câu cách ngôn rất hay và diễn đạt rất khéo. 

NÊRIXA - Nó sẽ còn hay hơn nữa, nếu người ta biết noi theo nó đúng 
hơn. 

PORXYA - Nếu thực hành điều hay cũng không khó khăn gì hơn là 
hiểu biết điều hay, thì các tiểu giáo đường sẽ trở thành những 
nhà thờ lớn, và các túp lều tranh của những người nghèo khổ 
sẽ trở thành những cung điện của các ông hoàng. Một giáo sĩ 


(1> Sân khấu ở nước Anh, thời Shakespeare, chưa có màn, nên sau khi diễn xong 
một cảnh, các diễn viên cùng đi vào, trước mắt khán giả, cũng như họ cùng ra, ở 
đầu cảnh. 


78 - SECHXPIA 



1234 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


tốt là người biết noi theo những giáo huấn của chính mình; chị 
dạy bảo cho hai chục người những điều nên làm, dễ dàng hơn 
là làm một trong hai chục người phải noi theo những lời dạy 
bảo của chị. Trí óc có thể vạch ra những pháp luật cho khí 
huyết; nhưng một khí chất sôi nổi thường hay nhảy vượt qua 
sắc lệnh lạnh lùng của lý trí. Tuổi trẻ ngông cuồng thật là một 
con thỏ rừng lanh lẹ nhảy vượt qua tấm lưới của lương tri què 
quặt! Nhưng thuyết lý thật bất hợp thời, khi là vấn đề kén 
chọn một tấm chồng. Ôi, kén chọn! Chị không được quyền kén 
chọn người mà chị vừa ý, cũng không được quyền khước từ kẻ 
mà chị không ưa. Ây đấy, ý muốn của một đứa con gái còn 
sông, phải phục tòng ý nguyện của người cha đã chết, như vậy 
đó. Nêrixa, không được kén chọn ai, không được khước từ ai, 
há chắng cay nghiệt lắm sao? 

NÊRIXA - Thân phụ của cô xưa nay vốn là con người đạo đức, và các 
bậc thánh nhân, khi chết, vẫn có những linh cảm sáng suốt. 
Vậy nên, trong cái trò rút thăm ba chiếc hòm: một hòm bằng 
vàng, một hòm bằng bạc và một hòm bằng chì, mà cụ nhà đã 
nghĩ ra, theo đó kẻ nào kén chọn theo ý muốn của cụ, là kén 
chọn được cô, cô có thể tin chắc rằng người kén chọn đúng, sẽ 
là người mà nhất định cô có thể thương yêu được. Thế đối với 
những khách cầu hôn vương giả đã đến đây, cảm tình của cô là 
thế nào? 

PORXYA - Em hãy điểm qua một lượt xem, và, em kể đến tên người 
nào, chị sẽ mô tả họ, và, theo sự mô tả của chị, em sẽ đoán 
được tình cảm của chị. 

NÊRIXA - Trước hết là ông hoàng xứ Naplơ. 

PORXYA - Y quả là một con ngựa non, vì y chỉ biết nói chuyện về con 
ngựa của y mà thôi, và tự cho mình có một biệt tài, là biết tự 
tay đóng móng lấy cho con ngựa của mình. Chị e rằng có thể bà 
cụ thân sinh của y đã có chuyện ngoại tình với một gã thợ đóng 
móng ngựa nào đó. 

NÊRIXA - Rồi đến vị phó vương Palatanh (1) . 

PORXYA - Chàng ta chỉ biết cau mày, như muôn nói: “Nếu cô không 


(1> Comte Palatin : danh vị của những quan đại thần ở nước Đức ngày trước, có 
quyền thay mặt nhà vua bên cạnh những công tước. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1235 


bằng lòng tôi, xin cho biết ngay lập tức”. Chàng ta có thể 
nghe kể những truyện vui mà không cười lấy nửa miệng; chị e 
rằng khi về già, chàng ta sẽ trở thành nhà hiền triết khóc 
than (1) mất thôi, vì hiện nay, đang tuổi thanh xuân, chàng ta 
đã có một vẻ rất mực u sầu. Chị thà lấy một cái đầu lâu người 
chết, mồm ngậm một khúc xương, còn hơn lấy những hạng 
người này. Cầu Trời tránh cho chị cả hai anh chàng đó! 

NÊRIXA - Còn vị quý quan người Pháp, ngài Lơ Bông, thì cô nghĩ sao? 

PORXYA - Trời đã sinh ra ông ta: Vậy chị sẵn lòng coi ông ta là 
một con người. Cô' nhiên, chị biết rằng nhạo báng là một tội 
lỗi, nhưng, ông ta! Ôi chao, con ngựa của ông ta lại còn hay 
hơn con ngựa của anh chàng xứ Naplơ, cái thói hay cau mày 
của ông ta còn tệ hơn vị phó vương Palatanh; ông ta là tất cả 
mọi người và chả là ai cả; hễ nghe thấy một con sáo hót, là 
ông ta nhảy nhót rồi; ông ta sẵn sàng đánh gươm với bóng của 
chính mình. Nếu chị lấy ống ta, tức là lấy hai chục ông chồng 
một lúc; nếu ông ấy rẻ rúng chị, chị sẽ tha thứ cho ông ấy, vì, 
dù ông ấy có yêu chị đến điên cuồng, chị cũng không thể nào 
yêu lại được. 

NÊRIXA - Thế còn chàng Falcớnbriđjơ, chàng nam tước trẻ tuổi 
người Anh, thì cô thấy thế nảo? 

PORXYA - Em cũng biết là chị chả thấy hắn thế nào cả, vì hắn 
chẳng hiểu gì chị, cũng như chị chẳng hiểu gì hắn (2) : hắn không 
biết tiếng La tinh, tiếng Pháp cũng không, tiếng Ý cũng không, 
và em có thể ra Tòa thề rằng tiếng Anh của chị không đáng 
một xu; hắn là bức chân dung của một chàng đẹp trai, nhưng 
hỡi ôi, làm thế nào chuyện trò được với một vai kịch câm? Hắn 
ăn mặc mới kỳ quặc làm sao! Chị cho rằng hắn đã mua bộ áo 
chẽn ở Y, chiếc quần chẽn ở Pháp, chiếc mũ chỏm ở Đức, và các 
phong cách ở mỗi nơi một tí. 


(l) Ám chỉ nhà hiền triết Hy Lạp Hêraclit., hay khóc than những trò cuồng dại của 
người đời. 

{2) Ở đây có một trò lộng ngữ không có tương đương trong tiếng Việt. Trong tiếng Anh, 
ở câu đối thoại trên, Nêrixa hỏi: “What say ỵou?” có nghĩa là “Hắn nói gì với cô?”, 
nhưng cũng có nghĩa như đã dịch: “Cô thấy hắn thế nào?” Porxya đáp: “Chị chẳng thấy 
hắn thế nào cả” (ngụ ý nói: Chị chả thấy hắn có gì lý thú), và cũng có thể đáp “Hắn 
chẳng nói gì với chị cả” hoặc “Chị chẳng hiểu hắn nói gì cả”, vì ngôn ngữ bất đồng. 



1236 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


NÊRIXA - Cô nghi thế nào về vị quý tộc xứ Xcôtlen, láng giềng (1) của 
chàng ta? 

PORXYA * Nghĩ rằng y dầy lòng nhân dức đối với người láng giềng, vì y 
có vay một cái tát của anh chàng người Anh, và thề rằng sẽ trả lại 
khi nào có thể... Hình như anh chàng người Pháp đã nhận làm 
người bảo lĩnh cho y, và cam kết sẽ cho y thêm một cái tát nữa. 

NÊRIXA - Anh chàng trẻ tuổi người Đức, cháu ngài quận công xứ 
Xăcxơ, cô thấy thế nào? 

PORXYA - Buổi sáng, khi chưa uông rượu, đã rất khả ố, và buổi chiều 
khi đã say rồi, lại càng khả ố hơn nữa; những lúc tươi tỉnh nhất 
thì hắn hơi kém con người một tí, nhưng những lúc bẳn tính 
nhất thì hắn chả hơn gì con vật; nếu chẳng may chuyện có thế 
nào, chị mong rằng sẽ tìm được mưư chước để bỏ hắn đấy mà xa 
chạy cao bay. 

NÊRIXA - Ngộ nhỡ hắn đề nghị được chọn, và lại chọn được cái hòm 
trúng, mà cô từ chối không nhận lấy hắn, tức là cô từ chối 
không thực hiện di chúc của cụ nhà đấy. 

PORXYA - Vì thế cho nên, để dè chừng sự rủi ro, chị nhờ em đặt hộ 
chị một cái cốc lớn, rót đầy rượu vang sông Ranh, trên cái 
hòm trật, thì dù có hình ác quỷ trong hòm, mà có cái vật cám 
dỗ để trên, chị tin chắc hắn sẽ chọn cái hòm đó. Nêrixa em ạ, 
chị sẽ làm bất cứ cái gì, chứ không chịu lấy một cái thùng 
rượu làm chồng. 

NÊRIXA - Thưa cô, cô không cần lo sợ phải lấy một người nào trong 
những quý vị đó làm chồng, họ có cho em biết là họ đã quyết 
định quay trở về xứ sở và không lẽo đẽo theo đuổi làm phiền cô 
nữa, trừ phi được chinh phục cô bằng một cách nào đó khác với 
cách chọn hòm, mà thân phụ cô đã đề ra thành điều kiện. 

PORXYA - Dù chị có sông lâu bằng mụ Xibyl (2) chăng nữa, chị cũng 
sẽ trọn đời trinh tiết như nàng Đian (3) trừ phi được trao thân 


(1) Láng giềng : không phải là nhà ở láng giềng, mà là xứ sở láng giềng (Xcôtlen là 
một xứ ở phía Bắc, giáp giới xứ Anh ở phía Nam). 

í2) Sibylle : tên gọi những mụ thày bói thời xưa, đoán biết chuyện tương lai. Đặc 
biệt có mụ Xibyl ở gần thành Cume (trong vùng Campany miền Nam nước Ý), 
sống rất lâu trong một cái hang, nhờ pháp thuật cửa thần Apollô. 

(3) Diane: nữ thần, con của Jupiter và Latôn, nguyện không lấy chồng, được phong 
làm nữ chúa lâm tuyền. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1237 


gửi phận như ý muôn của thân phụ chị. Chị rất hài lòng rằng 
cái đám người theo đuổi chị kia lại biết điều đến thê 11 *, vì 
không có một anh chàng nào trong bọn họ mà chị lại không 
tha thiết ước mong sự vắng mặt, và chị cầu Trời cho họ được 
thượng lộ bình an. 

NÊRIXA - Thưa cô, cô không nhớ, hồi sinh thời cụ, có một chàng ở xứ 
Vơnidơ, vừa là sinh viên, vừa là quân nhân, đến đây với hầu 
tước đờ Môníerra hay sao? 

PORXYA - Có, có, đó là chàng Baxaniô; hình như tên chàng như thế 
thì phải. 

NÊRIXA - Quả thật, thưa cô, trong tất cả những anh chàng mà con 
mắt thô lậu của em được nhìn từ trước đến nay, chàng này thật 
là xứng đáng với tình yêu của một bậc giai nhân hơn cả. 

PORXYA - Chị có nhớ và chị cũng nhớ rõ là chàng ta xứng đáng với 
lời ca tụng của em. 

Một người hầu trai ra 
Thế nào! có tin gì vậy? 

NGƯỜI HẦU - Bẩm cô nương, bốn vị 1 (2) quý tộc ngoại quốc đến tìm cô 
để cáo biệt, và hiện nay có sứ giả của một vị thứ năm, sứ giả 
của ông hoàng xứ Marôc, tới báo tin rằng ông hoàng, chủ của y, 
tối nay sẽ đến đây. 

PORXYA - Nếu ta có thể hoan nghênh vị thứ năm này với tấm lòng 
cũng vui vẻ như ta sắp hoan tống bốn vị kia, thì ta sẽ lấy làm 
hài lòng thấy vị đó tới đây. Nếu như vị đó lại có đức tốt của một 
bậc thánh và nước da (3) của một con quỷ, thì ta sẽ lấy vị đó làm 
người nghe tội, chứ không lấy làm chồng. 

Hãy đi theo chị, Nêrixa; còn mi, hãy đi đằng trước. Chưa 
kịp khép cổng tiễn khách cầu hôn này, đã có ngay một khách 
cầu hôn khác đến gõ cửa. 

Cùng vào 


(1) Vì biết rút lui, không làm phiền nhau nữa. 

(2) Đây nói là bốn vị, nhưng ở đoạn văn trên, lại kể đến sáu vị! Có lẽ lúc đầu, kể có 
bốn, nhưng sau thêm hai vị nữa, mà quên không sửa lại con số ở đây. 

(3) Nước da: thành kiến về chủng tộc, rất nặng ở nước Anh thời đó, và ở thời này 
cũng chưa hẳn đã hết! 



1238 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH III 

Vơnidơ - Một quảng trường 


Baxaniô và Saiỉôc ra 

SAILÔC - Ba nghìn đuyca? Được rồi. 

BAXANIÔ - Vâng, thưa ông, trong ba tháng. 

SAILÔC - Trong ba tháng, được rồi. 

BAXANIÔ - Như tôi đã nói với ông, Antôniô sẽ bảo lĩnh món vay này. 

SAILÔC - Antôniô sẽ bảo lĩnh, được rồi. 

BAXANIÔ - Ông có thể giúp tôi được không? ông có sẵn lòng chiều ý 
tôi như vậy không? Ông có thể cho tôi biết ông trả lời thế nào 
không? 

SAILỔC - Ba nghìn đuyca, trong ba tháng, và Antôniô bảo lĩnh. 

BAXANIỒ - Ông trả lời thế nào? 

SAILÔC - Antôniô là một con người tử tế. 

BAXANIÔ - Ông có nghe thấy ai nói trái lại điều đó không? 

SAILÔC - Ổ, không, không, không, không; ý tôi, khi nói như vậy, là 
muôn cho ông hiểu rằng ông ta là người có tiền của. Tuy nhiên, 
tài sản của ông ta hiện đương ở cái thế chênh vênh: ông ta có 
một chiếc thương thuyền trên đường đi Tripôli (1) , một chiếc nữa 
trên đường đi Ân Độ; thêm nữa, tôi còn nghe thấy người ta nói 
ở trên cầu Rialtô (2) rằng ông ta có một chiếc thứ ba ở Mêxicô, 
một chiếc thứ tư đương đi sang nước Anh; và nhiều của cải 
khác, rải rác nơi này nơi nọ linh tinh. Nhưng tàu bè chỉ là 
những mảnh ván và thủy thủ chỉ là những con người; có những 
con chuột đất và cũng có những con chuột nước, có những quân 
trộm cắp trên mặt đất và cũng có những quân trộm cắp trên 
mặt biển, tôi muôn nói những quân giặc cướp đạo tặc, rồi lại có 
những nguy cơ của sóng, gió, thác, ghềnh. Tuy vậy, ông ta là 


(1) Tripôli : tên nhiều thành phô" khác nhau: thành phô" Thổ Nhĩ Kỳ, trên bờ Hắc 
Hải; thủ đồ xứ Tripôliten ở Bắc Phi; hải cảng ở Xyri, v.v... 

(2) Cầu lớn ở Vơnidơ, nơi đông người tụ tập, giao dịch hối đoái. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1239 


người có tiền của đủ tin cậy. Ba nghìn đuyca, tôi nghĩ rằng có 
thể nhận giao kèo này được đấy. 

BAXANIÔ - Ông có thể nhận được đấy, xin ông cứ yên tâm điều đó. 

SAILÔC - Tôi muốn được yên tâm điều đó, và để được chắc chắn, tôi 
còn suy nghĩ đã. Tôi có thể nói chuyện với Antôniô được không? 

BAXANIÔ - Được, nếu ông vui lòng đến ăn bữa trưa với chúng tôi. 

SAILỒC - Phải, để ngửi thấy mùi thịt lợn, để ăn cái thứ mà vị tiên 
tri của các ông, con người xứ Nazaret (1) , đã niệm chú cho ác 
quỷ nhập vào ấy ư? Tôi sẵn lòng mua bán với các ông, nói 
chuyện với các ông, đi dạo chơi với các ông, và vân vân, nhưng 
tôi không muôn ăn với các ông, uống với các ông, cầu nguyện 
với các ông. Trên cầu Rialtô, có tin tức gì?.. Mà ai đương tới 
kia vậy? 

Antôniô ra 

BAXANIÔ - Đó là quý ngài Antôniô. 

SAILÔC (nói riêng) - Trông rõ ra vẻ một tên tài phú giảo quyệt! Ta 
ghét hắn vì hắn theo đạo Cơ đốc, nhưng ta còn ghét hắn nhiều 
hơn nữa vì hắn ngu dại đê hèn, cho vay tiền không lấy lãi, làm 
cho lợi suất của tiền bạc ở Vơnidơ này sụt xuống. Một ngày nào 
đó, tôi mà tóm được hắn hở cơ, phải biết là ta sẽ trả mối hận 
thù lâu đời của ta đối với hắn cho thỏa thuê! Hắn thù ghét dân 
tộc thần thánh của bọn ta, và ngay ở những nơi các lái buôn tụ 
tập đông nhất, hắn thóa mạ ta, thóa mạ các công việc giao 
dịch của ta, những lời lãi chính đáng của ta, mà hắn gọi là lãi 
nặng. Ta mà tha cho hắn, thì cứ xin cho nòi giống của ta bị 
nguyền rủa! 

BAXANIÔ - Ông Sailôc, ông có nghe thấy không? 

SAILÔC - Tôi đương suy tính về sô" tiền dư hiện nay tôi có và theo 
như trí nhớ của tôi ước lượng, thì tôi không thể nhặt ngay tức 
khắc được tròn trĩnh số tiền ba nghìn đuyca. Nhưng không hề 
gì: ông Tubal, một người Hêbrơ (2) giàu có trong bộ tộc của tôi, sẽ 
biện cho tôi đủ số. Nhưng khoan! Ngài yêu cầu mấy tháng nhỉ? 


(1) Đây là ám chỉ Jêsu (vôn sinh ra ở Nazaret) đã niệm chú khu trừ ác quỷ 
nhập vào hai con lợn (Kinh thánh, Mác , V, 1-13), do đó người Do Thái không 
ản thịt lợn. 

(2) Hébreu : tên gọi ngày xưa của dân tộc Do Thái. 



1240 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


(Nói với Antôniô) - Thưa quý ngài, xin chúc quý ngài bình an, 
chúng tôi vừa mới nhắc đến tên ngài. 

ANTÔNIÔ - Ông Sailôc, mặc dầu tôi không bao giờ cho vay lãi và 
cũng không bao giờ đi vay lãi, nhưng để đáp ứng nhu cầu cấp 
bách của bạn tôi, tôi sẽ phá cái lệ đó. ( Hỏi Baxaniô ) - Ong ấy có 
biết rõ số tiền bạn cần không? 

SAILÔC - Có, có, ba nghìn đuyca. 

ANTÔNIÔ - Và trong ba tháng. 

SAILÔC - À phải... ba tháng... (Nói với Baxaniô) - Ngài có nói rồi. Thế 
thì, văn khế của ngài... để tôi còn xem, nhưng, này, hình như 
ngài vừa nói rằng không bao giờ ngài cho vay lãi hoặc đi vay 
lãi thì phải. 

ANTÔNIÔ - Vâng, không bao giờ. 

SAILÔC - Khi Jacôp (1) chăn dắt những đàn cừu của ông cậu là 
Labăng... Chàng Jacôp đó (nhờ bà mẹ khôn ngoan giúp đỡ) được 
là vị tộc trưởng kế thừa thứ ba, kể từ thánh Abraham của chúng 
ta; phải, đúng là vị thứ ba. 

ANTÔNIÔ - Kể chuyện Jacôp ở đây để làm gì? Ống ta có lấy lãi không? 

SAILÔC - Không, không lấy lãi, như các ngài thường nói, không lấy 
lãi trực tiếp (2) . Ngài hãy xem chàng Jacôp đã làm thế nào khi 
Labăng và chàng ta ước định với nhau rằng tất cả những con 
cừu non mới đẻ có vằn có đốm sẽ thuộc về Jacôp, gọi là công 
sá? Về cuối mùa thu, bọn cừu cái động đực, chàng ta dắt chúng 
đến với cừu đực và trong khi công việc lấy giống đương tiến 
hành trong loài vật mang len, chàng chăn cừu láu lỉnh đem bóc 
vỏ những cành cây, và trong khi chúng đương giao hợp, chàng 
đặt những cành cây đó trước mắt những cừu cái, những con 
này bị kích thích thần kinh và thụ thai lúc đó, đến thời sinh 
nở đẻ ra những cừu con có vằn; và những cừu con đó thuộc về 
Jacôp ... Ay đó! Đó là một cách làm giàu, và Jacôp được trời 


(1) Jacob\ tộc trưởng Hêbrơ, cháu nội Abraham, con của Ixac và Rêbecca, cha của 
12 con trai, những người này sáng lập ra 12 bộ tộc Ixrael. Labăng là anh em ruột 
của Rêbecca, và cũng là bố vợ của Jacôp (có hai con gái gả cho Jacôp). Chuyện 
chăn cừu nói trong đoạn văn này là sự tích kể trong Kinh Cựu ước (Sáng thế ký, 
XXX, 25-43). 

(2) Lãi và Lợi chỉ là một tiếng, đọc theo hai cách. Trong truyện Jacôp chăn cừu kể 
sau đây, thì việc chăn cừu của Jacôp đã sinh lợi cho chàng ta! 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠN1DƠ 


1241 


ban phước; và sự giàu có là một phước trời, miễn không phải là 
của ăn cắp. 

ANTÔNIÔ - Thưa ông, đó là một chuyện phiêu lưu cho Jacôp về 
chuyện công sá; một cái thứ không thuộc quyền lực chàng ta 
sinh sản ra được, mà do bàn tay của Trời điều khiển và chế tạo. 
Người ta đã đặt chuyện đó vào Kinh thánh, có phải là để chứng 
minh cho việc lấy lãi là chính đáng không? Hoặc giả vàng bạc 
của ông là những cừu cái cừu đực chăng? 

SAILÔC - Tôi chả nói như thế được; có điều là tôi làm cho vàng bạc 
của tôi sinh sản cũng nhanh chóng như vậy thôi; nhưng xin 
ngài hãy nghe tôi, thưa ngài... 

ANTÔNIÔ - Baxaniô, bạn hãy để ý mà xem; con quỷ có thể dẫn Kinh 
thánh để đi tới mục đích của nó; một tâm hồn độc ác, đưa 
những bằng chứng thần thánh ra, khác nào một tên gian ác nở 
nụ cười trên môi, một quả táo tân ngon mắt mà trong ruột thối 
nát. Ôi! Sự giảo quyệt tự che đậy bằng những vỏ ngoài đẹp đẽ 
biết bao! 

SAILÔC - Ba nghìn đuyca! Món tiền to đấy. Ba tháng trên mười 
hai (1 L; thử xem nào... lợi suất... 

ANTÔNIÔ - Thế nào, Sailôc, ông có giúp được chúng tôi không? 

SAILÔC - Quý ngài Antôniô, có nhiều lần, ở Rialtô, ngài đã đả kích 
những vụ cho vay của tôi và những món lãi nặng của tôi; tôi đã 
chịu đựng tất cả, chỉ nhún vai kiên nhẫn, vì sự kiên nhẫn là 
biểu hiện của toàn thể bộ tộc chúng tôi. Ngài đã gọi tôi là kẻ 
không tín ngưỡng, là đồ chó, là quân cắt cổ; ngài đã nhổ vào 
chiếc áo dài Do Thái của tôi, và tất cả cái đó vì tôi sử dụng 
một cái quyền nó là quyền của tôi! Thế rồi, hình như bây giờ 
ngài lại cần đến sự giúp đỡ của tôi thì phải. Được rồi, cứ việc... 
Ngài tới tôi, và bảo: “Sailôc, chúng tôi cần tiền!”. Ngài đã nói 
như vậy, ngài là người đã khạc đờm dãi vào mặt tôi, đã đá hất 
tôi đi như người ta đá một con chó lạ ra khỏi ngưỡng cửa nhà. 
Ngài thỉnh cầu tiền bạc! Tôi sẽ trả lời ngài thế nào nhỉ? Tôi có 
nên trả lời ngài: “Một con chó mà có tiền à? Một con chó con 
mà có khả năng cho vay ba nghìn đuyca được à?”. Hay là tôi 
phải quỳ rạp xuống tận đất, và, lấy một giọng nô lệ, tiếng nói 


(1) ở Tây phương, khi tính lải, là tính cho một năm, ví dụ, nối lãi 6 phân, tức là 6 
phần trăm một năm. Vì vậỵ, tính lãi cho ba tháng, thì phải lấy phân số 3/12. 



1242 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


thầm thì cung kính, thưa với ngài rằng: “Bẩm ngài cao nhã, 
ngài đã nhổ vào mặt tôi, hôm thứ tư vừa qua; có một hôm nào 
đó, ngài đã đá hất tôi đi; một lần khác, ngài đã gọi tôi là chó, 
và để đáp lại tất cả những hành vi lễ độ đó, tôi cho ngài vay 
rất nhiều tiền đây ạ”. 

ANTÔNIÔ - Ta vẫn sẵn sàng gọi ngươi như thế, nhổ vào mặt ngươi, đá 
hất ngươi đi. Nếu ngươi cho ta vay tiền, đừng nên cho vay như 
cho một người bạn (tình bạn hữu có hề bao giờ bắt một thứ kim 
loại không biết sinh đẻ phải sinh lợi trong tay một người bạn?), 
nhưng hãy cho ta vay như cho một kẻ thù, nếu kẻ đó sai lời giao 
ước, ngươi có thể đòi hỏi trừng phạt đỡ phải ngượng ngùng. 

SAILÔC - Sao ngài nóng thế! Tôi muốn được là bạn của ngài và được 
lòng yêu mến của ngài, quên tất cả mọi nỗi sỉ nhục mà ngài đã 
làm cho tôi, đáp ứng những nhu cầu hiện nay của ngài và 
không lấy của ngài một xu lãi nào, thế mà ngài chẳng chịu 
nghe tôi nói. Điều tôi đề nghị với ngài, là có nhã ý đấy chứ. 

BAXANIÔ - Nếu thật như vậy, thì đúng là có nhã ý đấy. 

SAILÔC - Để tôi cho ngài bằng chứng của nhã ý đó. Ngài hãy đi với 
tôi đến nhà một viên chưởng khế; ngài sẽ ký một tờ giấy con 
con, và, chuyện để mà chơi thôi, chúng ta sẽ giao ước một 
khoản, là nếu ngài không hoàn lại tôi, đúng ngày và nơi đã 
định, sô" tiền hay những số tiền ghi trong văn khế, thì ngài bị 
trừng phạt phải trả cho tôi đúng một cân (1) thịt tươi tốt của 
ngài, cắt ở bộ phận nào của cơ thể tùy tôi lựa chọn. 

ANTÔNIÔ - Như thế thì tôi nghe được đấy! Nói thực tình, tôi muôn 
ký một tờ giao kèo như vậy, và nói rằng người Do Thái quả thật 
là rất có nhã ý! 

BAXANIÔ - Tôi không muốn bạn ký một giao kèo như vậy: tôi thà cứ 
chịu cảnh thiếu thốn còn hơn. 

ANTÔNIÔ - Đừng lo, bạn ơi; tôi sẽ không bị cái hình phạt đó đâu: chỉ 
hai tháng nữa, nghĩa là một tháng trước kỳ hạn của văn khế 
này, tôi chờ đợi những chuyến tàu về, trị giá gấp ba lần số tiền 
ghi trong văn khế. 

SAILÔC - Ôi, Cha Abraham! Bọn Cơ đốc giáo kia thật là những con 
người lạ lùng! Vốn họ làm ăn nghiệt ngã, nên sinh ra đa nghi 


(1) Cân: đây là cân Anh, livrơ, xấp xỉ một nửa kilôgam. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1243 


đốì với bản ý của người khác! Xin ngài làm ơn nói cho tôi nghe, 
nếu ngài đó không trả nợ cho tôi đúng ngày đã ấn định, thi tôi 
có lợi lộc gì để mà đòi áp dụng hình phạt đã dự ước? Một cân 
thịt người, cắt trên cơ thể một con người, cũng chẳng ngon 
bằng, chẳng lợi bằng thịt cừu, thịt bò hay thịt dê. Nhưng thôi, 
chỉ là vì muôn được cảm tình của ngài đó, mà tôi đưa tình hữu 
ái của tôi xa đến thế. Nếu ngài ấy nhận, thì càng hay; nếu 
không, thì xin chào; và đừng nên đáp lại tình hữu ái của tôi 
bằng những nỗi nghi ngờ bậy. 

ANTÔNIÔ - Phải rồi, Sailôc, ta sẽ ký văn tự đó. 

SAILÔC - Thế thì tôi sẽ gặp lại ngài ở nhà viên chưởng khế; ngài 
hãy chỉ thị cho hắn về tờ văn khế vui đùa đó. Để tôi đi lấy tiền 
ngay bây giờ và nhìn qua cửa nhà một tí, hiện cửa nhà tôi giao 
cho một tên người ở lười nhác nó trông nom một cách dễ sợ. Rồi 
tôi đến tìm ngài ngay. 

ANTÔNIÔ - Mau lên nhé, người Do Thái có nhã ý ạ. 

Sailôc vào 

Cái tên Hêbrơ này rồi đến theo đạo Cơ đốc mất thôi: hắn 
trở thành lịch thiệp rồi. 

BAXANIỒ - Điều khoản tốt đẹp, tâm hồn xấu xa... tôi không thích 
cái đó. 

ANTÔNIÔ - Thôi, đi với tôi nào; trong tất cả chuyện này ta chả có gì 
đáng lo SỢ: những tàu bè của tôi sẽ về tới nơi một tháng trước 
ngày ấn định. 


Cùng vào 



HỒI HAI 

CẢNH I 

ở Belmônt - Một gian phòng ở nhà Porxya 


Có tiếng nhạc kền đồng. Ồng hoàng xứ Marôc 
người dân tộc Môrơ, mặc toàn trắng, ra, cùng với 
ba bốn người tùy tòng củng y phục mầu trắng; 

Porxya, Nêrixa và những người hầu khác cùng ra 

ÔNG HOÀNG MARÔC - Xin cô nương đừng hắt hủi tôi vì màu da của 
tôi; đó là ngoại biểu âm u của mặt trời cháy nắng mà tôi sông 
gần gũi và sinh trưởng gần kề. Xin cho mời đến đây đứa con 
đẹp nhất của phương Bắc, của những xứ sở mà ánh nắng của 
thái dương hầu như không làm tan được những mảnh băng 
lắt lẻo trên các mái nhà; cả hai chúng tôi sẽ cùng chích một 
nhát vào da thịt vì tình yêu quý cô nương, và cô nương sẽ 
xem máu nào đỏ nhất, máu của y hay máu của tôi. Tôi xin nói 
điều này, thưa cô nương, trông thấy vẻ mặt của tôi, kẻ anh 
hùng đã phải run sợ, và những gái đồng trinh được kính 
trọng nhất ở đất nước chúng tôi đã mê mẩn yêu đương, tôi 
xin thề trên tình yêu của tôi. Không, tôi chẳng muôn thay đổi 
mầu da này, trừ phi là để được lòng cô nương, hỡi vương hậu 
nhã ái của lòng tôi. 

PORXYA - Khi là chuyện kén chọn, tôi không phải chỉ vâng theo sự 
hướng dẫn đáng yêu của đôi mắt thiếu nữ; thêm nữa, cuộc rút 
thăm nó quyết định số phận của tôi, đã không cho phép tôi cái 
quyền được kén chọn tự do. Nhưng ví thử cha tôi đã không hạn 
chế và ngăn rào sự kén chọn của tôi, bằng cách ra lệnh cho tôi, 
trong niềm sáng suốt của người, phải trao thân gửi phận cho 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1245 


người nào chiếm được tôi bằng cách mà tôi đã nói với ngài, thì, 
thưa vương công danh tiếng lẫy lừng, chính ngài đã có hy vọng 
ngang với tất cả những vị, từ trước đến nay, đã đến thỉnh cầu 
lòng yêu mến của tôi. 

ÔNG HOÀNG MARÔC - về điều đó, xin đa tạ tấm lòng. Xin cô nương 
hãy dẫn tôi tới những chiếc hòm kia, để tôi thử xem sô' phận tôi 
may rủi ra sao. Thề có lưỡi gươm này, nó đã giết chết quốc 
vương Ba Tư và một hoàng thân Ba Tư, kẻ đã thắng hoàng đế 
Thổ Nhĩ Kỳ Xôliman (1) ba trận, tôi những muốn đem ngọn lửa 
nồng của mắt tôi đốt cháy những con mắt dữ tợn nhất, muôn 
làm mất vía kinh hồn kẻ anh hùng dũng cảm nhất trên thế 
gian này, muôn giằng đàn gấu con ra khỏi vú mẹ, muôn đương 
đầu với con sư tử đang gầm thét đuổi theo mồi, để chinh phục 
cô nương, hỡi cô nương yêu quý. Nhưng, chẳng may cho chúng 
tôi lúc này, nếu Hecquyl và Licax (2) gieo con xúc xắc để quyết 
định ai tài giỏi hơn ai, thì số phận có thể khiến cho bàn tay 
yếu nhất lại gieo được điểm cao nhất. Vi lẽ đó, mà Alciđơ (3) bị 
thua gã thị đồng của chàng và cũng vì lẽ đó mà tôi đây có thể, 
do số phận mù quáng dắt dẫn, chiếm hụt cái mà một kẻ ít xứng 
đáng hơn lại với tới được, và tôi có thể chết vì đau đớn. 

PORXYA - Bắt buộc ngài phải nhận theo may rủi, mà một là thôi 
đừng lựa chọn, hai là thề, trước khi lựa chọn, rằng nếu chọn 
không đúng, ngài sẽ không bao giờ ngỏ chuyện hôn nhân với 
một bậc nữ lưu khuê các nào nữa. 

ÔNG HOÀNG - Xin vâng. Nào, xin hãy dẫn tôi tới số phận của tôi. 

POKXYA - Trước hết ta hãy đi tới đền thờ (4) ; rồi, sau bữa ăn chiều, số 
phận của ngài sẽ được định đoạt. 


(1) Xôliman : tên mấy dời hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ; Xôỉiman II, nổi tiếng nhất, gọi là 
Xôliman đại đế, sinh năm 1495, trị vì từ 1520 - 1566, đã từng đánh nhau với vua 
Ba Tư (dòng họ Xô Phi) và từng phen bị đánh bại. Vua Marôc là chư hầu của ông, 
có lẽ sang đánh giúp cho nên mới đi xa như vậy. 

<2) Hecquyl và Licax: Licax, tì tướng của Hecquyl, dem về cho Hecquyl chiếc áo phù 
phép của con quái Xăngtôrô do Đệịania (vợ Hecquyl) gửi về; Hecquyl mặc vào, bị 
cháy da cháy thịt, và trong cơn đau đớn dữ dội điên cuồng, nắm chân Licax quãng 
xuống biển Ejê, biến y thành một ghềnh đá. 

(3) Alciđơ: biệt danh của Hecquyl (là con cháu thần Alcê, nên có tên gọi đó). 

(4) Đền thờ: người ta lấy làm ngạc nhiên không hiểu đền thờ nào, của tôn giáo nào! 
Có lẽ là một lỗi sao chép của bản thảo. 



1246 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


ÔNG HOÀNG - Vậy tôi cầu mong rằng sẽ được duyên may phận tốt. 
Số mệnh phen này sẽ làm cho tôi thành một kẻ sung sướng 
nhất hoặc bất hạnh nhất của loài người. 

Nhạc kèn đồng nổi lên. Họ cùng vào 


CẢNH II 

Vơnidơ - Một đường phố 


Lanxơỉô ra 

LANXƠLÔ - Chắc là lương tâm của tôi sẽ giúp tôi để cho tôi được rời 
bỏ nhà lão Do Thái, chủ tôi. Con quỷ bám lấy gót tôi và cám dỗ 
tôi, bảo tôi rằng: “Gôbbô ơi, Lanxơlô Gôbbô ơi, Lanxơlô hiền hậu 
ơi, Lanxơlô Gôbbô hiền hậu ơi, mày hãy sử dụng đôi cẳng chân 
của mày, chạy đi, bỏ trôn đi”. Lương tâm của tôi bảo tôi: “Đừng; 
hãy coi chừng, Lanxơlô lương thiện ơi, hãy coi chừng, Gôbbô 
lương thiện ơi, và như tên đã gọi trên kia, Lanxơlô Gôbbô lương 
thiện ơi; đừng bỏ trốn; chạy trốn là bị khinh đấy”. Thế rồi, con 
quỷ gan dạ xui tôi cuốn gói. Con quỷ bảo: “Nào, đi đi”; con quỷ 
bảo: “Chạy đi”; con quỷ bảo: “Vì tình yêu Chúa, hãy tỏ ra một 
chút dũng cảm đi, hãy chạy trốn đi”. Thế là lương tâm của tôi, 
chạy nấp vào trong trái tim tôi, nhủ tôi một cách rất đạo đức: 
“Anh bạn Lanxơlô lương thiện ơi, anh vốn là con một người đàn 
ông lương thiện, hay nói đúng hơn, con một người đàn bà lương 
thiện”, vì bố tôi quả cũng có điều khí không phải, cũng hơi quá... 
nói tóm lại, lương tâm của tôi bảo tôi: “Lanxơlô, đừng đi đâu cả”. 
“Cứ đi”, con quỷ nói. “Đừng đi”, lương tâm bảo. Tôi nói: “Lương 
tâm ơi, những lời khuyên của anh rất tô't. Con quỷ ơi, những lời 
khuyên của mày rất tốt: muốn để cho lương tâm của tao hướng 
dẫn tao, tao sẽ ở lại với tên Do Thái, chủ tao, tên đó, lạy Chúa 
tha tội, là một thứ quỷ dữ; thế rồi, tôi sẽ vâng lời con quỷ, để 
trôn tên Do Thái, nó, nói khí vô phép, chính là quỷ dữ vậy. 
Phải, tên Do Thái là quỷ dữ hiện thân; và, nói đúng lương tâm, 
cái lương tâm của tôi phải là một thứ lương tâm gỗ đá mới đi 
khuyên bảo tôi ở lại với tên Do Thái. Chính con quỷ lại cho tôi 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1247 


lời khuyên thân tình nhất. Quỷ ơi, tao chạy trốn đây; hai gót 
chân của tao vâng theo lệnh của mày đây; phải, tao chuồn đây. 

Ông già Gồbbô ra, tay xách một cái giỏ 

GÔBBÔ - Quý vị (1) thanh niên ơi, cậu, xin quý vị làm ơn, đi đằng nào 
đến nhà quý ông (2) Do Thái nhỉ: 

LANXƠLÔ (nói riêng) - Trời ơi, chính là bố tôi đây mà, bố tôi con 
mắt kèm nhèm, không nhận ra tôi; để xem tôi có thể đánh lừa 
ông cụ được không nhé. 

GÔBBÔ - Quý vị thanh niên ơi, xin quý vị làm ơn, hãy bảo cho tôi 
biết đi đằng nào đến nhà quý ông Do Thái. 

LANXƠLÔ - Đến chỗ rẽ đầu tiên, cụ rẽ phía tay phải; nhưng đến chỗ 
rẽ sau lại rẽ phía tay trái; thế rồi, đến chỗ rẽ liền sau đó, đừng 
rẽ tay phải hay trái gì cả, nhưng rẽ ngay vào nhà người Do Thái. 

GÔBBÔ - Nói có các thánh của Chúa Trời, thật là một đường lối khó 
lần mò. Cậu có thể bảo cho tôi biết, có một thằng tên gọi là 
Lanxơlô, trước đây vẫn ở với người Do Thái, bây giờ có còn ở 
đấy không? 

LANXƠLÔ - Cụ định nói quý công tử Lanxơlô tiên sinh phải không? 
(Nói riêng) Bây giờ hãy xem đây, để ta làm cho ông cụ khóc một 
mẻ. - Cụ định nói quý công tử Lanxơlô phải không? 

GÔBBÔ - Không phải là công tử công tôn nào, mà là thằng con của 
một người nghèo khổ, và bố nó, mặc dầu chính là bô" nó đương 
nói cái điều ấy đấy, bố nó là một người rất mực nghèo khó 
nhưng, ơn Chúa, vẫn mong còn được sống lâu. 

LANXƠLÔ - Bố cậu ấy muốn là cái gì mặc lòng, chúng ta đương nói 
về quý công tử Lanxơlô tiên sinh kia mà. 

GÔBBÔ - Là bạn của quý ngài, và chỉ là thằng thanh niên Lanxơlô, 
thế thôi. 

LANXƠLÔ - Nhưng xin cụ, vậy, cụ già ơi, vậy, xin lạy cụ, có phải cụ 
nói về cậu công tử Lanxơlô tiên sinh không? 

GỔBBÔ - Nói về thằng Lanxơlô, thế thôi, thưa ngài, xin ngài vui 
lòng cho. 


(1). ( 2 ) Theo nguyên văn là Master (quý ngài), tiếng tôn xưng trong xã giao, ông già 
mắt kèm nhèm không biết là đương nói với thằng con của mình. Được thể, 
Lanxơlô cũng tự xưng láo là Master (tiên sinh, tiếng tôn xưng ngưòi có danh vị tốt 
nghiệp đại học). 



1248 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LANXƠLÔ - Vâng, thì chàng Lanxơlô vậy. Đừng nên nói chuyện về 
chàng Lanxơlô, bố ạ, vi chàng thanh niên công tử đó, theo chỉ 
dụ của Sô" phận hay là của số kiếp, hay là của Tam tỉ muội tư 
mệnh nữ thần (1) , theo lối nói kỳ quặc của các khoa học linh tinh 
nọ, chàng công tử đó đã chết rồi, hay nói một cách giản dị như 
người ta thường nói, đã về chầu trời. 

GÔBBÔ - Lạy Chúa phù hộ! Thằng bé là cái gậy tuổi già của tôi, cái 
chống đỡ duy nhất của tôi. 

LANXƠLỒ - Vậy tôi có cái vẻ là một cái gậy, một cái cột chống đỡ 
nhà cầu hay một cái nạng hay không? Bố không nhận được ra 
tôi ư, hở bố? 

GÔBBÔ - Than ôi, không! Tôi không nhận được ra cậu là ai, cậu ạ, 
nhưng, xin cậu làm ơn, bảo cho tôi biết thằng con của tôi, - cầu 
Chúa ban sự yên tĩnh cho linh hồn nó! - thằng con tôi đã chết 
hay còn sống. 

LANXƠLÔ - Bố không nhận được ra tôi ư, hở bô? 

GÔBBÔ - Than ôi, mắt tôi lòa rồi, cậu ạ; tôi không nhận ra cậu đấy. 

LANXƠLÔ - Đã hẳn rồi, vì, dẫu bố còn cả hai mắt, cũng rất có thể bố 
không nhận được ra tôi: vì một người bô" mà nhận được con 
mình, thì phải là một người bô" khôn ngoan lắm (2) . Thôi, bô" già 
ơi, để tôi cho bô" biết tin tức của con bô". Bô" hãy ban phước cho 
tôi đi, sự thật sẽ sáng tỏ như ban ngày; một vụ giết người 
không thể ẩn nặc được lâu; đứa con của một người đàn ông có 
thể ẩn nặc được; nhưng, cuối cùng, sự thật cũng lòi ra. 

GÔBBÔ - Cậu ơi, xin cậu hãy đứng dậy (3) . Tôi biết chắc cậu không 
phải là thằng bé Lanxơlô con tôi. 

LANXƠLÔ - Thôi xin bô"; đừng vớ vẩn về chuyện đó như thế nữa, 
nhưng bô" hãy ban phước cho tôi đi. Tôi là thằng Lanxơlô, trước 
đây là thằng cu con của bô", bây giờ là thằng con trai của bô", rồi 
đây sẽ là đứa con của bô" mà. 

GÔBBÔ - Tôi không thể nào tin được rằng cậu là con của tôi. 


(1) Tam tỉ muội tư mệnh nữ thần: ba chị em nữ thần Parcơ ở Địa ngục, theo thần 
thoại La tinh (thần thoại Hy Lạp gọi là Moirai), chủ trì về đời sông của con người. 

(2) Ý hóm hỉnh, ám chỉ những trường hợp con ngoài hôn thú, bố nào nhận nổi con mình. 

(3) Khi Lanxơlô xin bố ban phước, thì quỳ xuống. Và theo diễn xuất truyền thông, 
thì y cứ quỳ mãi, quay lưng lại bố, ông cụ này lấy tay vuốt ve lên tóc y, lại tưởng là 
vuốt ve mặt y, và tưởng y có nhiều râu dài rậm. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1249 


LANXƠLÔ - Tôi chả biết về chuyện đó tôi nên tin như thế nào, 
nhưng chính tôi là thằng Lanxơlô, người hầu của lão Do Thái, 
và tôi tin chắc rằng bà Macgơrit, vợ của bố, là mẹ tôi. 

GÔBBÔ - Thật quả tên bà ấy là Macgơrit, và tôi thề rằng nếu thật 
anh là thằng Lanxơlô, thì đúng anh là thịt xương, là máu của 
tôi. Lạy tạ ơn Chúa! Râu ria của mày đã mọc khiếp chưa kìa! Ớ 
cằm của mày lông lá mọc nhiều hơn là ở đuôi con Đơbbin, con 
ngựa kéo xe của tao! (1) . 

LANXƠLỒ - Vậy là cái đuôi con Đơbbin lông mọc giật lùi mất rồi, vì 
tôi biết chắc là, lần cuối cùng tôi trông thấy nó, đuôi nó có 
nhiều lông hơn mặt của tôi. 

GÔBBÔ - Trời! Mày thay đổi khác trước nhiều quá. Mày với ông chủ 
của mày thế nào? Tao đem quà lại biếu ông ấy đây. Bây giờ 
mày thế nào? 

LANXƠLÔ - Tốt lắm, tốt lắm, nhưng về phần tôi, vì tôi đã quyết định 
rời khỏi nhà lão ta, mà đi chưa được một quãng đường nên tôi 
sẽ chẳng đứng lại đây lâu. Lão chủ của tôi quả là một tên Do 
Thái. Đem quà biếu hắn! Hãy cho hắn một cái thừng treo cổ. 
Tôi làm với hắn mà chết đói đây; bố có thể đếm những ngón 
tay của tôi trên những xương sườn của tôi đây này. Bố ạ, gặp bố 
đến dây, tôi mừng lắm. Bố hãy cho tôi cái quà của bố để dem 
biếu một vị quý tộc tên là Baxaniô, hiện lúc này đương ban 
phát cho gia nhân những bộ chế phục mới rất đẹp. Nếu ngài đó 
không nhận cho tôi vào làm, thì tôi thề là sẽ đi biệt xứ, đi xa 
đến cùng trời cực đất. 0, dịp may hiếm có! con người đó đây rồi; 
bố ơi, bố hãy thưa chuyện với ngài đi, vì nếu tôi còn ở hầu tên 
Do Thái lâu hơn nữa, thì tôi xin thề cứ làm một tên Do Thái. 

Baxaniô ra cùng với Lêônacđô và những tùy tùng khác 

BAXANIÔ - Được, các anh làm thế là được, nhưng phải mau lên, sao 
cho bữa ăn tối được sẵn sàng chậm nhất là khi đồng hồ điểm 
năm giờ. Phải lo cho những bức thư kia được phân phát đầy đủ; 
bảo may cho xong các chế phục, và mời Graxyanô lát nữa đến ta. 

Một tên gia nhân vào 

LANXƠLÔ - Bố, nói đi. 

GÔBBÔ - Cầu Chúa ban phước cho tướng công! 


(1) Xem chú thích trên. 


79 - SECHXPIA 



1250 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BAXANIÔ - Rất cám ơn. Lão muôn hỏi ta cái gì? 

GÔBBÔ - Đây là thằng con trai của tôi, thưa ngài, một thằng bé 
nghèo khổ. 

LANXƠLÔ - Không, không phải là một thằng bé nghèo khổ, thưa 
ngài, nhưng là người hầu của tên Do Thái giàu có, nó mong 
muốn, như bô" con sẽ nói rõ với ngài... 

GÔBBÔ - Bẩm ngài, nó có, như người ta thường nói, một cái bệnh 
cuồng nhiệt rất lớn là thích hầu hạ. 

LANXƠLÔ - Đúng thế; nói gần nói xa, là con ở hầu tên Do Thái, và 
con mong muốn, như bô" con sẽ nói rõ với ngài... 

GÔBBÔ - Chủ của nó với nó, nói thất lễ tướng công, không lấy gì làm 
hợp ý nhau lắm. 

LANXƠLÔ - Nói tóm lại, sự thật là vì lão Do Thái đã đối xử vói con 
rất tồi tệ, nên con... như bô" con, đúng là già nua tuổi tác, con 
mong vậy, sẽ đoan quyết với ngài. 

GÔBBÔ - Tôi có đem theo đây một dĩa chim bồ câu, muốn được biếu 
tướng công, và sự thỉnh cầu của tôi là... 

LANXƠLÔ - Nói vắn tắt, sự thỉnh cầu là về chuyện con, như ông cụ 
già thật thà này sẽ nói để tướng công rõ, và, mặc dầu con nói 
và mặc dầu ông cụ ấy già nua, nhưng thật đúng là một con 
người nghèo khó, và đúng là bô" của con. 

BAXANIÔ - Để một người nói thay cho cả hai. Các ngươi muốn gì? 

LANXƠLÔ - Muốn được hầu hạ ngài. 

GÔBBÔ - Đó, chuyện khó nói nhất là chỗ đó. 

BAXANIÔ - Ta biết rõ ngươi lắm; ta chấp nhận sự thỉnh cầu của 
ngươi rồi đấy. Hôm nay ta có nói chuyện với chủ ngươi, và 
chính hắn đã làm cho ngươi thành công, nếu có thể gọi được là 
thành công cái sự bỏ việc làm ở nhà một tên Do Thái giàu có để 
vào làm việc ở nhà một người quý tộc nghèo như ta. 

LANXƠLÔ - Theo một câu tục ngữ cổ thì giữa ông chủ của con với 
ngài, sự phân chia rất là cân đối. Ngài thì có hồng ân của Chúa 
và hắn thì có tiền bạc. 

BAXANIÔ - Nói rất đúng. Ông bô" hiền hậu, hãy cùng đi với con. Ngươi 
hãy đến chủ cũ xin thôi việc và hỏi thăm đến nơi ở của ta. (Nói với 
gia nhân) - Hãy phát cho anh ấy một bộ chế phục có thêu nhiều 
nẹp hơn của các anh em đồng bạn. Phải lưư tâm đến việc đó. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1251 


LANXƠLÔ - Bô" ơi, thế là cầu được ước thây. Tôi không hề biết xin 
việc làm bao giờ; tôi không có mồm mép trong đầu óc. Thế mà, 
trong tất cả nước Ý, trong số tất cả những người tự nguyện để 
thề trên Kinh thánh, đã có ai có được cái gan bàn tay đẹp hơn 
thế này? Tôi hẳn phải được tốt số. Đây này, bố cứ xem cái 
đường đời này thì biết. Trước hết, đây là nhân duyên đây nhé; 
chuyện chơi chơi thôi mà: mười lăm vợ, trời ơi, có nghĩa gì, 
mười một mụ góa và chín ả gái tân, đối với một người đàn ông 
duy nhất, thật là một trò đùa (1) . Thế rồi, đây là tôi ba lần thoát 
chết đuối; chả quan trọng gì mấy. Được, nếu thần Vận mệnh là 
một chị đàn bà, thì cũng tỏ ra là gái dễ dãi đấy, và tôi cám ơn 
chị về tất cả những cái này. Thôi, bố, đi nào. Tôi sẽ xin thôi 
việc lão Do Thái xong xuôi trong nháy mắt. 

Lanxơlô và Gôbbô vào 

BAXANIÔ - Anh Lêônacđô giỏi giang, nhờ anh trông nom mọi việc hộ 
ta nhé. Khi mọi thứ đã mua bán xong xuôi và phân phối đâu ra 
đấy rồi, thì anh trở về cho mau chóng, vì tối nay ta thết đãi 
những người bạn tốt nhất của ta; đi mau lên, đi. 

Graxyanô ra 

GRAXYANỒ - Chủ nhân của anh đâu? 

LÊÔNACĐÔ - Chính ngài đương đi kia kìa. 

Y vào 

GRAXYANÔ - Công tử Baxaniô! 

BAXANIÔ - Graxyanô! 

GRAXYANÔ - Tôi muốn thỉnh cầu công tử một việc. 

BAXANIÔ - Chuẩn y rồi. 

GRAXYANÔ - Không nên từ chối tôi; tôi cần phải đi Belmônt cùng với 
công tử. 

BAXANIÔ - Nếu cần, thì cứ đi thôi. Nhưng hãy nghe tôi nói, Graxyanô; 
anh tính tình lỗ mãng quá; ăn nói quá cộc cằn và trắng trợn; 
cách nói năng tự do đó cũng khá hợp với tính cách của anh, và 
chúng tôi chả có gì phải chê trách nó; nhưng ở những nơi anh 
không được hiểu biết mấy, nó có thể khiến cho người ta nghĩ 
rằng anh buông tuồng quá. Xin anh hãy chịu khó đem vài giọt 


(1) Ám chỉ đến một chuyện đương thời nào đó, về sau không ai ghi nhớ là chuyện gì. 



1252 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


khiêm tốn làm dịu bớt tính cách sôi nổi hăng hái của anh đi, kẻo 
những cử chỉ lỗ mãng của anh làm cho người ta phê phán xấu về 
tôi, ở cái nơi tôi đến, và tôi mất hết hy vọng ở nơi đó. 

GRAXYANÔ - Công tử Baxaniô, xin hãy nghe tôi nói. Nếu tôi không 
có phong độ (1) hết sức nghiêm trang, nếu tôi không ăn nói kính 
cẩn, thỉnh thoảng lắm mới văng tục một tí thôi, nếu tôi không 
lấy dáng lấy vẻ hết sức nghiêm trang, lúc nào trong túi cũng có 
một quyển kinh cầu nguyện; hơn thế nữa, nếu trong khi người 
ta đọc kinh sau bữa ăn, tôi không cụp mí mắt xuống, tay cầm 
mũ như thế này, thở dài xuýt xoa, và nói “Amen”; nghĩa là, nếu 
tôi không giữ gìn mọi quy tắc của sự lễ phép, giữ thái độ của 
một chàng thanh niên đang tìm cách được lòng bà nội, thì xin 
bạn đừng bao giờ tin cậy ở tôi nữa. 

BAXANIÔ - Được rồi; để lúc vào việc xem anh thế nào. 

GRAXYANÔ - Vâng, nhưng tôi loại trừ cái buổi tối hôm nay; không 
nên phê phán tôi theo những điều chúng ta sẽ làm tối nay. 

BAXANIÔ - À! không, ai dại gì! Trái lại, tôi sẽ khẩn cầu anh tối nay 
phải trổ hết ngón vui nhộn, vì chúng ta có những bạn hữu đang 
muốn vui chơi. Thôi chào, tôi đương bận. 

GRAXYANÔ - Và tôi phải đi tìm Lôrenzô và những bạn khác. Chúng 
ta sẽ gặp lại nhau ở bữa ăn tối. 

Cùng vào 


CẢNH III 

Vẫn ở Vơnidơ - Một gian phòng ở nhà Saiỉôc 


Jexica và Lanxơlô ra 

JEXICA - Tôi tiếc rằng anh thôi việc cha tôi như vậy: nhà chúng tôi 
là một cái địa ngục, và anh, là một quỷ sứ vui vẻ xua bớt được 

(1) Nguyên văn tiếng Anh, habit, thời dó có thể có hai nghĩa: y phục và thái độ cử 
chỉ, phong độ, tác phong. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1253 


đôi chút nỗi buồn chán; nhưng thôi, chúc anh may mắn; đây là 
một đuyca biếu anh; Lanxơlô, đến giờ ăn tối, anh sẽ gặp 
Lôrenzô, chàng được chủ mới của anh mời dự tiệc; anh sẽ đưa 
cho chàng bức thư này; làm cho kín đáo. Thôi chào; tôi không 
muốn để cha tôi trông thấy tôi nói chuyện với anh. 

LANXƠLÔ - Chào cô; nước mắt làm tôi nghẹn lời. Cô gái ngoại đạo 
rất xinh đẹp! cô gái Do Thái rất kiều diễm! Nếu không có một 
anh chàng theo đạo Cơ đốc nào đó đã chơi trò đú đởn, và đã 
sinh ra cô, thì thật là tôi lầm to (1) . Thôi, chào cô! Mấy giọt nước 
mắt phải gió này, từ đôi mắt tôi rớt xuống, đánh chìm mất đôi 
phần cứng cỏi nam nhi của tôi. Chào cô! 

JEXICA - Chào anh Lanxơlô tốt bụng (Lanxơlô vào). Than ôi! Ta 
làm con của cha ta mà lấy làm xấu hổ, thật là tội lỗi đáng 
ghét biết chừng nào! Nhưng, ta là con của cha ta về máu mủ, 
chứ không phải về phong cách. Lôrenzô chàng hỡi, nếu 
chàng giữ trọn lời hứa, em sẽ chấm dứt mọi cuộc dằn vặt 
này; em sẽ trở thành một người theo đạo Cơ đốc và người vợ 
âu yếm của anh. 

Nàng vào 


CẢNH IV 

Vẫn ở Vơnidơ - Một đường phố 


Graxyanô, Lôrenzô, Xalêriô và Xôlanỉô ra 

LÔRENZỒ - Không, chúng ta sẽ chuồn trong lúc đương bữa tiệc; 
chúng ta sẽ cải trang ở nhà tôi, và sẽ trở lại: tất cả cái đó trong 
một tiếng đồng hồ. 


(1) Câu này, có ý nói Jexica tuy chính thức là con một tên Do Thái, nhưng rất có 
thể là con ngoại tình của một anh chàng Cơ đốc giáo nào đó, đã đú đởn với mẹ cô 
mà sinh ra cô, nên cô mới có những phong cách không giông người bố Do Thái của 
cô tí nào. (ở Hồi Ba, Cảnh V, trong đôi thoại thứ nhất và thứ ba, Lanxơlô có láy 
lại ý đó). 



1254 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


GRAXYANÔ - Chúng ta chuẩn bị chưa được đầy đủ. 

XALÊRIÔ - Chúng ta chưa nói gì đến những người cầm đucíc. 

XỒLANIỒ - Cái trò đó, nếu không làm được cho khéo thì thô kệch 
lắm, thế thì, theo ý tôi, không nên nghĩ đến là hơn. 

LÔRENZÔ - Mới có bốn giờ; chúng ta còn những hai giờ nữa để kiếm 
đủ thứ cần thiết. 

Lanxơlô ra, tay cầm một bức thư 
Thế nào! Lanxơlô, có tin tức gì? 

LANXƠLÔ - Xin cậu cứ bóc thư này ra, có lẽ cậu sẽ được biết rõ. 

LÔRENZÔ - Ta nhận được nét chữ: quả thật, đây là một nét chữ rất 
đẹp, và bàn tay viết ra nó trắng hơn tờ giấy trắng mà bàn tay 
đó viết lên. 

GRAXYANỒ - Một bức thư tình, chắc thế! 

LANXƠLÔ - Bẩm cậu, xin phép cậu. 

LÔRENZÔ - Anh đi đâu? 

LANXƠLÔ - Nói thực, thưa cậu, con đi mời ông chủ cũ của con, lão Do 
Thái, đến ăn tiệc với ông chủ mới của con, người theo đạo Cơ đốc. 

LỒRENZÔ - Khoan đã! cầm lấy cái này; đến nói với nàng Jexica ưu 
nhã rằng ta sẽ không lỗi lời hẹn. Nói riêng với nàng cho kín 
đáo nhé. Các ngài, có định chuẩn bị cho cuộc giả trang tối nay 
không nào? Tôi đã có một người cầm đuốc rồi. 

Lanxơlô vào 

XALÊRIÔ - Có chứ; tôi đi ngay bây giờ đây. 

XÔLANIỒ - Tôi cũng vậy. 

LÔRENZÔ - Các bạn sẽ đến tìm Graxyanô và tôi, ở nhà Graxyanô, 
trong khoảng một giờ nữa. 

XALÊRIÔ - Đồng ý. 

Xalêriô và Xôlaniô vào 

GRAXYANÔ - Bức thư kia là của nàng Jexica xinh đẹp, có phải không? 

LÔRENZÔ - Tôi cần phải nói với anh tất cả đầu đuôi. Nàng chỉ rõ 
cho tôi cái cách tôi phải làm thế nào để đêm nay đem được 
nàng đi khỏi nhà của cha nàng, với bao nhiêu vàng bạc châu 
báu của riêng nàng, và bộ y phục thị đồng nàng đã chuẩn bị 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1255 


sẵn sàng. Nếu có bao giờ tên Do Thái được lên Trời, thì thật là 
nhờ cô con gái kiều diễm của hắn và có lẽ không bao giờ tai họa 
làm vướng bước chân của nàng, nếu không có lý do là nàng là 
con một tên Do Thái vô tín ngưỡng! Nào, anh hãy đi với tôi; 
dọc đường anh sẽ đọc bức thư này. Nàng Jexica xinh đẹp sẽ là 
người cầm đuốc của tôi. 

Cùng vào 


CẢNH V 

vẫn ở Vơnidơ - Trước nhà Sailôc 

Sailôc và Lanxơlô ra 

SAILÔC - Thôi được; rồi mày xem, và mày sẽ nhận xét tự mắt mày 
sự khác nhau giữa lão già Sailôc và Baxaniô. - Ê! Jexica! Ớ nơi 
khác, mày sẽ chẳng được luôn luôn no nê như ở nhà tao. - Ê! 
Jexica! - rồi ngủ rồi ngáy, rồi thay đổi bộ tịch. - Ới! Jexica! Gọi 
mãi! 

LANXƠLÔ - Ới! Jexica! 

SAILÔC - Ai bảo mày gọi? Tao có bảo mày gọi đâu? 

LANXƠLÔ - Thì ngài vẫn cứ mắng con là chả biết làm cái gì nếu 
không sai không bảo. 

Jexica ra 

JEXICA - Bố gọi con? Bố bảo gì ạ? 

SAILÔC - Tao có người mời đi ăn bữa tối, Jexica ạ. Đây là các chìa 
khóa của tao. Nghĩ cho cùng, sao tao lại không đi nhỉ? Họ mời 
tao chẳng phải vì tình bạn hữu; họ mơn trớn tao đấy thôi. Tuy 
vậy tao cứ đi, nhưng vì căm thù, để ăn vào lưng một tên Cơ 
đô'c giáo hoang phí. Jexica, con gái của bố, con hãy trông nhà 
trông cửa. Tao ngại ra khỏi nhà lắm: có một âm mưu gì để 
quấy rối sự yên tĩnh của tao đây, vì đêm qua tao nằm mơ thấy 
những túi bạc. 



1256 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LANXƠLÔ - Thưa ngài, xin ngài cứ đi đi ạ; cậu chủ của con rất mong 
ngài quá độ (1) 2 . 

SAILÔC - Tao cũng mong cho cậu ấy như vậy. 

LANXƠLÔ - Và các ngài dó cùng nhau bố trí bí mật một cái gì đó; 
con sẽ không bảo đích xác rằng ngài sẽ được thấy một cuộc 
khiêu vũ đeo mặt nạ; nhưng, ví thử đúng là như thế, thì chả 
trách con chảy máu cam hôm Thứ hai Đen í2) vừa qua, lúc sáu 
giờ sáng, cái ngày Thứ hai nó rơi đúng vào ngày Thứ tư lễ Tro, 
cách đây bôn năm, vào buổi chiều (3) . 

SAILÔC - Thế nào! sẽ có deo nạ à? Nghe đây, Jexica. Con hãy đóng 
cẩn thận các cửa ngõ, và khi nào nghe thấy tiếng kèn sáo inh 
ỏi, thì chớ có leo lên các cửa sổ và thò mũi ra phố để xem 
những tên Cơ đôc giáo điên rồ vẽ mày vẽ mặt (4) , mà phải bịt 
hết các tai của nhà tao lại; tao muốn nói các cửa sổ nhà tao; chớ 
để cho những âm thanh của trò phù phiếm ngu xuẩn lọt vào 
ngôi nhà trang nghiêm của tao. Tao thề, có chiếc gậy của 
Jacôb (5) , rằng tao không có bụng dạ nào mà tiệc tùng yến hội, 
tối hôm nay. Nhưng tao cứ đi. Đi đằng trước tao đi, thằng vô 
lại; bảo họ rằng tao đến đấy. 

LANXƠLÔ - Thưa ngài, con đi trước dây ạ. Cô chủ ạ, cô cứ nhìn 
qua cửa sổ, bất chấp tất cả. “Vì sẽ có một chàng Cơ đốc giáo 
đi qua đây, chàng ta rất xứng đáng được một cô gái Do Thái 
đoái nhìn”. 


(1) Tác giả cho nhân vật Lanxơlô này (và cả ông già Gôbbô là bô' của y) luôn luôn 
dùng sai từ ngữ. (Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới ghi chú, không nêu hết các 
trường hợp, sợ làm cho bản dịch năng nề). Ở đây đáng lẽ nói “ngài quá bộ” 
(approch ) thì y lại nói “ngài trách mắng” ( reproch ). Chúng tôi dịch chuyển thành 
một lộng ngữ khác; đáng lẽ nói “ngài quá bộ” thì y lại nói “ngài quá độ”. 

(2) Năm 1360, ngày 14 tháng 4, vua Eđuôt III đương vây hãm thành Pari, thì bỗng 
xảy ra một đợt giá lạnh, sương mù dày đặc, đến nỗi binh lính chết nhiều. Từ đó, 
có tên gọi ngày Thứ hai tuần lễ Phục sinh là Thứ hai Đen. 

(3) Lanxơlô nói lăng nhăng: “sáu giờ sáng... rơi đúng., vào buổi chiều.” Có ý chế giễu 
một bài hát lảm nhảm đương thời. 

(4) Hội giả trang (Carnaval) bắt đầu từ ngày lễ Cứu chúa hiển hiện (Épiphanie, 
mùng 6 tháng 1) đến hết ngày Thứ ba béo (Mardi gras), là hội hè của Cơ 
đôc giáo. 

í5) Chiếc gậy của Jacôp: xem điển trong Kinh thánh ( Sáng thế ký, XXXII, 1, và Thư 
gửi người Hêbrơ, XI, 21). 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1257 


SAILÔC - Cái thằng điên thuộc dòng giông Agar (1) kia, nó nói gì vậy? 

JEXICA - Hắn bảo con: “Xin chào cô chủ”; thế thôi. 

SAILÔC - Cái thằng điên đó cũng khá ngoan ngoãn, nhưng phải cái 
nó ăn khiếp lắm; chậm như rùa khi cần phải kiếm đồng tiền 
cho chủ, và ngủ suốt ngày, quá mèo rừng; những ong bò vẽ là 
không có làm chung tổ với tao được; vì thế cho nên tao cho nó 
ra; và tao cho nó ra để nhường cho một kẻ mà tao rất mong sẽ 
dốc cạn túi tiền đi vay (2) . Thôi! Jexica, trở vào đi. Không chừng 
tao sẽ trở về ngay. Phải làm theo điều tao dặn; vào nhà rồi 
đóng trái các cửa lại. cất kỹ thì dễ tìm. Đó là một câu tục ngữ 
bao giờ cũng hợp thời đối với một đầu óc tằn tiện. 

Vào 

JEXICA - Xin chào vĩnh biệt, và nếu số mệnh không ngang trái, thì 
ta, ta đã mất một người cha, và cha, thì đã mất một đứa con gái 
của cha rồi. 

Vào 


CẢNH VI 
Vẫn ở Vơnidơ 


Graxyanô và Xaỉêriô ra, có đeo nạ 

GRAXYANÔ - Đây là cái chái nhà bán mái mà Lôrenzô đã muốn 
chúng ta dừng chân. 

XALÊRIÔ - Giờ hẹn đã gần qua rồi. 

GRAXYANÔ - Anh ấy đến chậm thì lạ lùng thật, vì những anh yêu 
gái bao giờ cũng đi sớm hơn đồng hồ kia mà. 


(1) Agar, đầy tớ của Xarah, thôi việc với bà chủ, vì thấy bị bạc đãi (cũng như 
Lanxơlô thôi việc với Sailôc. Điển trong Kinh thánh (Sáng thế ký, XVI, 1 và v.v...). 
í2) Ám chỉ Baxaniô (chủ mới của Lanxơlô), mà y cầu mong cho mau chóng tiêu hết 
sô' tiền y mới cho vay. Y đi dự cuộc dạ hội mặc dầu là trờ chơi của bọn theo đạo Cơ 
đốc, chỉ vì y muốn mắt trông thấy tiền của y cho vay được tiêu phí chóng hết. 



1258 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


XALÊRIÔ - Ổ, những con bồ câu của nữ thần Vênuyx, khi bay đi để 
chắp những mối tình duyên mới, thì bao giờ cũng nhanh gấp 
mười lần khi bay để gắn bó trăm năm một mối tình chung thủy. 

GRAXYANÔ - Đó là một cái chân lý muôn đời. Ai là người đứng lên 
khỏi bàn tiệc mà vẫn còn biết ngon miệng như khi mới ngồi 
vào bàn? Có con ngựa nào đi lại con đường cũ còn in dấu chân 
chán ngắt, mà vẫn chạy hăng như khi lần đầu tiên ruổi vó trên 
con đường ấy? Chưa bao giờ có cái gì ở đời này mà người ta 
hưởng thú với tấm lòng say sưa như khi còn đương thèm khát. 
Chiếc tàu phấp phới cờ giong, khi rời bến cũ quê nhà, được 
ngọn gió mát nhẹ nhàng đung đưa mơn trớn, thật giống như 
một chàng thanh niên hay một chàng đãng tử* 1 *! Cũng lại rất 
giống thay, khi trở về, hai sườn giập nát, buồm rách tơi bời, 
gầy guộc, tả tơi, tàn phá bởi gió quật phũ phàng! 

XALÊRIÔ - À! Lôrenzô đây rồi; chúng ta sẽ nói chuyện này sau. 

Lôrenzô ra 

LÔRENZÔ - Không phải tự tôi, mà tự công việc của tôi làm cho các 
anh em phải chờ đợi; khi nào các bạn thích chơi cái trò bắt 
trộm đàn bà, như tôi, thì bấy giờ tôi hứa sẽ nấp rình hộ các bạn 
cũng lâu như thế. Các bạn lại gần đây: chính đây là người Do 
Thái nhạc phụ của tôi. Này, ai trong đó? 

Jexica xuất hiện ở cửa sổ, mặc y phục thị đồng 

ƠEXICA - Ai đó? Cứ nói lên, cho em chắc dạ hơn, mặc dầu em có thể 
thề là biết rõ tiếng ai rồi. 

LÔRENZÔ - Lôrenzô, người yêu của em đây. 

JEXICA - Lôrenzô, chắc chắn rồi; và người yêu của em, đúng rồi, vì 
em có thể yêu ai khác bằng yêu anh được? Và ngoài anh ra, ai 
có thể biết là em hết lòng yêu anh, hỏ anh Lôrenzô? 

LÔRENZÔ - Có Trời và lòng em chứng giám được điều đó. 

JEXICA - Này, anh hãy đón lấy cái tráp này; nó cũng bõ công đấy. 
Em rất hài lòng vì trời đêm tối, và anh không trông thấy mặt 
em, vì cải trang thế này em rất đỗi thẹn thùng: nhưng tình yêu 
vẫn mù quáng, và những kẻ yêu đương không thể trông thấy 
những trò điên cuồng đáng yêu của mình. Nếu không thế, thì 


(1) Đãng tử trở về nhà, điển tích trong Kinh thánh ( Luca , XV, 11-32). 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1259 


chính Cupiđôn (1) cũng sẽ đỏ mặt nếu trông thấy em ăn mặc giả 
trai như thế này. 

LÔRENZÔ - Xuống đi em; em sẽ phải làm người cầm đuốc cho anh đấy. 

JEXICA - Sao! Em lại phải cầm một ngọn đuốc để soi tỏ nỗi thẹn 
thùng của em sao? Quả thật, nỗi thẹn thùng tự nó cũng đã quá 
lộ liễu lắm rồi! Anh yêu quý của em ơi, anh lại bắt em phải 
đóng vai một kẻ soi đường, mà đáng lẽ em chỉ nên nghĩ chuyện 
giấu mình đi mới phải. 

LÔRENZÔ - Thì em vẫn được giấu mình, em yêu của anh ạ, dưới bộ 
áo thị đồng đáng yêu này. Mau lên, vì bóng đêm kín đáo vùn 
vụt bay qua, và mọi người chờ đợi chúng ta ở cuộc vui của 
Baxaniô. 

JEXICA - Để em đóng các cửa ngõ, và đắp thêm vàng vào người 
bằng ít đồng đuyca nữa, và chỉ trong một phút là em xuống với 
anh ngay. 

Nàng rời khỏi cửa sổ 

GRAXYANÔ - Nói thực tình, đó là một cô gái ngoại đạo, chứ không 
phải là một cô nàng Do Thái! (2) 

LÔRENZỒ - Xin trời hại ta, nếu ta không yêu nàng bằng tất cả tâm 
hồn ta, vì nàng có đức hạnh, nếu ta xét đoán không lầm; nàng 
có nhan sắc, nếu mắt ta không đánh lừa ta; nàng chân thật, vì 
từ trước đến nay nàng vẫn tỏ ra như vậy, và vì lẽ đó, nhan sắc, 
đức hạnh và chân thật, nàng sẽ ngự trị mãi mãi trong tâm hồn 
trung thành của ta. 

ơexica xuất hiện ở cửa 

ủa! Có đúng là em đấy không? Nào, các bạn, lên đường! 
Các con ạ, bạn chúng ta, đương chờ đợi chúng ta. 

Vào cùng với Jexica và Xaỉêriô. 

Antôniô ra 

ANTÔNIÔ - Ai đó? 

GRAXYANÔ - Antôniô đại huynh! 


(1) Thần Ái tình, trong thần thoại La tinh. (Đồng nhất với Êrôx của thần thoại 
Hy Lạp) 

(2) Ngoại đạo: người không theo dạo Cơ đốc, nhưng không phải là chông đối, phủ 
nhận đạo Cơ đốc như người Do Thái. 



1260 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ANTÔNIÔ - Ay kìa, Graxyanô! Các anh em khác đâu? Đã chín giờ 
rồi, và tất cả các bạn chúng ta đều đợi chờ các anh em. Không 
chơi trò đeo nạ, tối hôm nay; gió đã nổl lên rồi. Baxaniô muốn 
xuống tàu ngay lập tức, tôi đã phái hai chục người đi tìm các 
anh em. 

GRAXYANÔ - Thế thì tôi thích quá. Đối với tôi, không có gì vui thích 
hơn là căng buồm và lên đường tối hôm nay. 


CẢNH VII 

ơ Belmônt - Một gian phòng trong nhà Porxya 


Porxya ra cùng với ông Hoàng xứ Marốc, 
và các tày tòng của đôi bên 

POKXYA - Hãy kéo màn lên, và trình bày cho quý vị vương công trông 
thấy những chiếc hòm nhỏ kia. Bây giờ, xin ngài lựa chọn. 

ÔNG HOÀNG MARÔC - Cái thứ nhất bằng vàng, và có đề dòng chữ: 
“Ai chọn ta, sẽ được cái mà nhiều người ao ước”. Cái thứ hai 
bằng bạc, và có đề lời hứa hẹn này: “Ai chọn ta, sẽ được tất cả 
những gì mà mình xứng đáng”. Cái thứ ba bằng chì xấu xí, và 
có đề một dòng chữ chẳng làm vui lòng mấy: “Ai chọn ta, phải 
cho và liều mất tất cả cái gì mình có”. - Sau khi đã chọn rồi, 
làm thế nào để biết là tôi đã chọn trúng? 

PORXYA - Thưa vương công, một trong ba chiếc hòm nhỏ này chứa 
đựng bức chân dung của tôi. Nếu ngài chọn đúng chiếc đó, tôi sẽ 
thuộc về ngài, và cả bức chân dung kia nữa. 

ÔNG HOÀNG MARÔC - Mong rằng có thần minh hướng dẫn sự lựa 
chọn của tôi; hãy cho tôi suy nghĩ một lát đã. Để ta đọc lại các 
dòng chữ đề, bắt đầu bằng câu cuối cùng. Chiếc hòm bằng chì 
này nói gì? “Ai chọn ta, phải cho và liều mất tất cả cái gì 
mình có”. 

Phải cho! để đổi lấy cái gì? lấy một chất chì? Cái hòm này 
là một sự đe dọa. Những người liều mất tất cả, là để hy vọng 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1261 


chiếm được những cái lợi tốt đẹp. Một trí óc cao quý không tự 
hạ thấp đến nỗi bị mắc bởi những vẻ ngoài khốn khổ thế kia, 
vì lẽ đó nên ta sẽ chẳng cho, chẳng liều cái gì vì một chất chì. 

Chất bạc, màu trinh bạch, nói gì? 

“Ai chọn ta, sẽ được tất cả những gì mà mình xứng đáng”. 

Tất cả những gì xứng đáng! Hãy dừng lại đã, hỡi vương 
công xứ Marôc, và hãy cân nhắc tài đức của mình bằng một bàn 
tay vô tư. Nếu tài đức đó được đánh giá đúng theo tiếng tăm, 
thì cũng khá lắm đấy, nhưng có đủ xa rộng để bén tới được vị 
công nương này không? Thế nhưng, nếu ta ngờ vực giá trị của 
ta, há chẳng phải ta tự hạ giá một cách hèn nhát? 

“Cái gì mà ta xứng đáng”! Thế thì! vị công nương kia đây: 
bằng dòng dõi, bằng của cải, quả thật là ta xứng đáng với nàng; 
bằng sự thanh lịch, bằng học vấn giáo dục, ta xứng đáng với 
nàng; nhưng hơn tất cả những cái đó, bằng tình yêu, ta xứng 
đáng vđi nàng. Các người bảo sao, nếu ta không phiêu lưu xa 
hơn nữa, mà dừng sự lựa chọn của ta ở đây? Nhưng hãy xem 
một lần nữa câu đề khắc trên chất vàng kia. 

“Ai chọn ta sẽ được cái mà nhiều người ao ước”. Thế thì, 
chính là vị công nương này rồi. Tất cả mọi người đều ao ước 
nàng; từ khắp bốn phương trời, họ đều kéo tất cả đến hôn cái 
hòm mang thánh tích của vị nữ thánh sống, kiếp trần gian và 
hiện còn tại thế kia; những sa mạc xứ Hyêccani (1) và những 
vùng tịch địa hoang vu của xứ Arabi rộng lớn, đều là những con 
đường lớn theo đó các vị vương công kéo đến chiêm ngường 
nàng Porxya tuyệt sắc. Cõi thủy tề vương quốc, vươn đầu ngạo 
nghễ tung bọt ngầu trắng xóa vào một vầng thái dương, cũng 
không phải là một trở ngại cho những con người dũng cảm của 
những xứ sở xa xăm: họ vượt qua như vượt dòng suôi nhỏ, để 
đến xem mặt nàng Porxya tuyệt sắc. Một trong ba chiếc hòm 
chứa đựng bức chân dung thiên thần của nàng. Có lẽ nào mà lại 
là chất chì chứa đựng bức hình kia? 

Một ý nghĩ thấp hèn như vậy thật đáng nguyền rủa. Chất 
chì kia, dù là để bao bọc tấm quan tài của nàng trong bóng âm 
u của mồ ma, cũng còn là thô lậu quá. Hay ta nghĩ rằng bức 


(1) Hyrcanie, tên một miền nước Ba Tư xưa, ở phía Nam và Đông Nam bể Caxpien, 
nổi tiếng về nhiều hổ dữ và về phong tục dữ tợn của cư dân. 



1262 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


hình đó được phong kín trong chất bạc, và như vậy là bị hạ giá 
mười lần thấp hơn (1) chất vàng mười? Ôi! Ý nghĩ đáng tội! 
Không hề có ai đem một trân châu bảo ngọc quý giá như vậy 
mà nạm vào một chất kim loại ít giá trị hơn vàng! Ớ nước Anh, 
họ có một thứ tiền tệ bằng vàng in hình một vị thiên thần (2) ; 
nhưng chỉ là khắc trên bề mặt; mà chính là ở trong này, một vị 
thiên thần yên nghỉ trong một bộ giường bằng vàng. Hãy đưa 
chìa khóa cho tôi; tôi dừng sự lựa chọn ở nơi đây, và muôn ra 
sao mặc lòng. 

PORXYA - Chìa khóa đây, thưa vương công, và nếu ngài thấy chân 
dung tôi trong đó, tôi xin thuộc về ngài. 

Ông hoàng Marôc mở chiếc hòm vàng 

ÔNG HOÀNG MARÔC - Ôi địa ngục! Ta trông thấy gì đây? Một cái đầu 
lâu người chết, và, trong hố’ mắt rỗng, một bức cuốn thư! Ta hãy 
đọc xem trong đó viết những gì. 

Đọc 

“Không phải tất cả cái gì sáng bóng đều là vàng. 

Chàng đã thường nghe thấy lời nói đó. 

Nhiều người đã bán rẻ tính mạng 

Chỉ vì cái thú được ngắm nhìn 

Cái mà ta trình bày trước mắt mọi người. 

Những ngôi mồ thếp vàng cũng che giấu ròi bọ. 

Nếu chàng được hiền trí ngang với dũng cảm, 

Có trí xét đoán chín chắn ngang với phong độ trẻ trung 
Thì chàng đã không phải tiếp nhận câu trả lời này. 

Vĩnh biệt! lời cầu hôn của chàng bị gạt bỏ lạnh lùng. 

Lạnh lùng, quả như vậy, và ta mất công toi. Vậy thì, xin 
vĩnh biệt, hỡi ngọn lửa nồng của ta, và xin chờ đón ở đây một 
nỗi lạnh lùng băng giá. 

Xin vĩnh biệt, Porxya; Lòng tôi tê tái quá, không nói được 


Mười lần thấp hem: đó là tỷ giá hai thứ kim loại quý đó, vào hồi đầu thế kỷ XVII. 

<2) Thiên thần (ange): đây là nói đồng angel tiền vàng của Anh, hồi cuối triều nữ 
hoàng Elizabet, trị giá 10 sillinh (1 sillinh bằng 1,12 frăng của Pháp); gọi tên như 
vậy vì mặt trái có đúc hình nổi thiên thần Misel đánh quỵ con rồng ác. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1263 


với nàng những lời từ biệt đau lòng. Những ai thua cuộc đều 
phải rút lui như vậy. 

Ông ta vào cùng với đoàn tùy tòng của ông ta 
Có tiếng nhạc kèn 

PORXYA - Thế là chúng ta được giải thích nhẹ nhàng. Khép màn lại 
đi thôi. Mong rằng tất cả những kẻ cùng màu da với hắn đều 
lựa chọn giống như hắn vậy! 


CẢNH VIII 

Vơnidơ - Một đường phố 


Xalêriô và Xôlaniô ra 

XALÊRIÔ - Phải rồi, bạn ạ. Tôi đã trông thấy Baxaniô giương buồm, 
và Graxyanô cùng đi với anh ấy; và trong chiếc tàu đó, tôi chắc 
chắn là không có Lôrenzô. 

XÔLANIỔ - Cái thằng Do Thái đểu giả ấy đă kêu gào đến nỗi làm 
cho ngài Đại thống lĩnh phải chú ý, ngài đã di cùng với hắn để 
tìm chiếc tàu của Baxaniô. 

XALÊRIÔ - Ngài đến chậm quá; tàu đã giong buồm, nhưng đến nơi, 
ngài thống lĩnh được báo tin rằng người ta có trông thấy 
Lôrenzô và nàng Jexica âu yếm của chàng ta, trên một chiếc 
thuyền lá liễu (1) . Với lại, Antôniô đã chứng thực với ngài thống 
lĩnh rằng họ không có trong chiếc tàu của Baxaniô. 

XÔLANIÔ - Tôi chưa bao giờ được nghe thấy những tiếng kêu gào 
giận dữ nào ấp úng, kỳ quặc, đầu cua tai nheo bằng những tiếng 
kêu gào của tên chó Do Thái đó ngoài đường phố. “Con gái của 
tôi, ôi những dồng đuyca của tôi! Ôi con gái của tôi! Bỏ đi với 
một tên theo đạo Cơ đốc! Ôi những duyca của tôi theo đạo Cơ 
đốc! Công lý đâu! Pháp luật đâu! Những đuyca của tôi đâu! Con 


(1) Thuyền lá liễu : thuyền dài và hẹp, cong như lá liễu, thông dụng ở Vơnidơ, tên 
tiếng Ý (và tếng Anh) là gondola, tiếng Pháp là gondole . 



1264 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


gái của tôi đâu! Một túi thật kín! Hai túi đầy những đồng đuyca, 
những đồng hai đuyca bị con gái tôi lấy cắp của tồi, và cả 
những đồ châu báu nữa, hai viên ngọc, hai viên ngọc sáng ngời, 
hai viên ngọc sáng ngời và quý báu, bị con gái tôi ăn cắp! Công 
lý đâu! Hãy tìm cho được đứa con gái của tôi; Nó mang theo 
những viên ngọc và những đồng đuyca.” 

XALÊRIÔ - Và tất cả những trẻ con ở Vơnidơ đi theo hắn, cũng kêu 
gào, nào những viên ngọc của hắn, con gái của hắn, và những 
đuyca của hắn. 

XÔLANIÔ - Bác Antôniô hiền hậu cần phải cẩn thận, đừng có sai 
hạn kỳ trả nợ, kẻo rồi chính bác ta sẽ phải trả giá tất cả những 
chuyện này. 

XALÊRIÔ - Lạy Đức Bà, anh nhắc tôi chuyện đó đúng lúc quá. Hôm 
qua, tôi có nói chuyện với một người Pháp, hắn bảo tôi rằng, 
trong vùng bể hẹp ngăn cách nước Pháp với nưđc Anh, có một 
chiếc tàu của nước ta, chở rất nhiều hàng quý giá, bị đắm, mất 
cả người lẫn của. Khi nghe hắn nói thế, tôi đã nghĩ đến 
Antôniô, và tôi khẩn cầu mong rằng không phải tàu của bác ấy. 

XÔLANIÔ - Anh nên báo cho Antôniô biết cái tin anh được nghe, 
nhưng đừng đột ngột quá, sợ làm cho bác ấy buồn lòng. 

XALÊRIÔ - Trên đời, không có người nào tốt hơn bác ấy. Tôi đã 
trông thấy Antôniô và Baxaniô chia tay nhau. Baxaniô bảo bác 
ấy rằng anh sẽ cố làm thế nào trở về được mau chóng. “Không, 
không, Antôniô trả lời; Anh đừng có vì tình yêu tôi mà quá vội 
vàng làm hỏng cả công việc của anh. Cứ để cho mọi sự chín 
muồi đến độ cần thiết, còn như tờ văn khế của tôi ký cho tên 
Do Thái, đừng để cho nó làm rối loạn thần trí yêu đương của 
anh, hãy cứ vui vẻ, chăm lo hết sức đến chuyện chầu hầu người 
đẹp và tỏ những bằng chứng tình yêu thích hợp nhất để làm 
cho anh được người ta mừng đón. Nói đến đó, rưng rưng nước 
mắt, bác ấy ngoảnh mặt đi, và chìa tay cho Baxaniô, bác ấy bắt 
tay bạn với một niềm âu yếm đặc biệt thắm thiết. Hai người 
chia tay nhau như vậy đó. 

XÔLANIÔ - Tôi nghĩ rằng bác ấy yêu cuộc sống chỉ vì anh ta. Chúng 
ta hãy đi tìm bác ấy, và cố sức làm nhẹ gánh u sầu của bác ấy, 
bằng một vài trò giải trí nào đó. 

XALÊRIÔ - Phải đấy, ta đi nào. 

Cùng vào 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1265 


CẢNH IX 

Belmônt - Một gian phòng trong nhà Porxya 


Nêrixa ra, với một tên hầu 

NÊRIXA - Mau tay lên, mau tay lên hộ tí; kéo ngay màn lên; ông 
hoàng xứ Aragông đã tuyên thệ rồi, và hiện đã tới đây để lựa 
chọn kia kìa. 

Nhạc kèn. Ông hoàng xứ Aragông, Porxya 
cùng ra với đoàn lủ tùy tòng của hai bển 

PORXYA - Thưa quý vương công, ngài hãy trông: những chiếc hòm là 
ở trong này đây. Nếu ngài chọn đúng chiếc hòm trong đó có 
hình tôi, thì hôn lễ của chúng ta sẽ được cử hành ngay tức 
khắc, nhưng, nếu chọn không trúng, thì ngài sẽ phải rút lui 
ngay tức khắc, không nói nửa lời. 

ÔNG HOÀNG XÚ ARAGÔNG - Tôi đã tuyên thệ cam đoan làm đúng 
ba diều: trước hết, là không bao giờ tiết lộ cho ai biết tôi dã 
chọn cái hòm nào; sau nữa, là nếu tôi không được cái may 
mắn chọn cái hòm trúng, thì suốt dời không bao giờ được hỏi 
lấy một người trinh nữ nào; cuối cùng, là nếu tôi không được 
cái hạnh phúc chọn trúng, thì tôi phải từ biệt nàng ra di ngay 
lập tức. 

PORXYA - Đó là những điều kiện mà bất kỳ ai đến cầu may rủi vì 
tấm thân hèn mọn của tôi, đều phải tuân theo. 

ÔNG HOÀNG XỨ ARAGÔNG - Và chính tôi dã tự chuẩn bị đủng như 
vậy. Hỡi mệnh vận, hãy tươi cười với hy vọng của lòng ta. Chất 
bạc, chất vàng và chất chì xấu xí! 

“Ai chọn ta, phải cho và liều mất tất cả cái gì mình có.” 

Ngươi phải có bề ngoài đẹp đẽ hơn thế này, mới mong ta 

có thể cho hoặc liều mất cái gì vì ngươi... 

. * 

Chiếc hòm băng vàng nói những gì nhỉ? O! Xem nào. 

“Ai chọn ta, sẽ được cái mà nhiều người ao ước.” 

“Cái mà nhiều người ao ước 1 ” Điều này có thể là để nói với 
đám chúng nhân ngu dại, lựa chọn theo bề ngoài, chẳng biết gì 


80 - SECHXPIA 



1266 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


hơn ngoài những cái mà con mắt ngu si của họ mách bảo cho 
họ, không đi sâu vào thực chất sự vật, nhưng cũng giông như 
loài chim én, xây tổ ở giữa nơi loạn gió, trên bức tường ngoại 
vi, trơ trật ra để đón tất cả các tai nạn rủi ro của đường sá. Ta 
sẽ không chọn cái mà nhiều người ao ước, vì ta không muôn 
chen vai với những kẻ dung tục, và đứng vào hàng những đám 
đông bỉ lậu. 

Nào: bây giờ đến lượt ngươi, kho báu bằng bạc. Hãy cho ta 
nghe một lần nữa, câu đề từ trên thân ngươi. 

“Ai chọn ta, sẽ được tất cả những gl mà mình xứng đáng.” 

Câu này nghe hay đấy! Vì có ai là kẻ muốn đi khắp thiên 
hạ để lừa vận mệnh, nếu chẳng có tài đức gì đặc biệt? Không 
ai nên có xa vọng được khoác những danh vọng không xứng 
đáng. Ôi! Ước gì các chức tước, huân chương, địa vị đều không 
do hối lộ mà có, và danh vọng trong trẻo chỉ do tài đức mà 
chuốc được! Nếu được như vậy, thì có biết bao người sẽ được 
phủ đầy danh vọng, mà hiện nay đầu vẫn trông trơn! Có biết 
bao nhiêu kẻ khác, hiện đương ra lệnh cho người, sẽ bị người 
ra lệnh! Có biết bao nhiêu hạt lép sẽ được sàng sẩy khỏi 
những hạt giống chân chính của danh vọng và có biết bao 
danh vọng người ta sẽ nhặt lại được, trong đông rơm rạ và 
dưới những tàn phá của thời gian, và người ta sẽ trả lại cho 
nó một vẻ huy hoàng mới! Nhưng, thôi: ta lựa chọn đi nào! “Ai 
chọn ta, sẽ được tất cả cái gì mình xứng đáng.” Ta muốn tin 
rằng ta xứng đáng được thành công. Hãy đưa cho tôi chìa 
khóa chiếc hòm này, để tôi khám phá ngay cái điều mà vận 
mệnh dành cho tôi trong đó. 

Ông ta mở cái hòm bằng bạc 

PORXYA (nói riêng) a) - Cái mà ngài sẽ thấy, thật không bõ công ngài 
đã dừng lại với nó lâu như vậy. 

ÔNG HOÀNG XÚ ARAGÔNG - Cái gì thế này? Bức chân dung một 
thằng ngốc nhấp nháy con mắt và trình ta một tờ giấy viết? Để 
ta đọc xem. Chân dung chẳng giống nàng Porxya tí nào! Chả 


(1) Theo mấy bản in cũ (từ 1600 và 1623), ở những chỗ này không có ghi chú là nói 
riêng. Đây, chúng tôi theo bản của Đăngsanh, căn cứ vào mấy bản in mới mà sửa 
đổi cho đúng với tình tiết hơn. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1267 


nhiều hơn là một cái đầu thằng ngốc? Phải chăng đó là tất cả 
giá trị của ta? Phải chăng ta chỉ xứng đáng có thế? 

PORXYA (nói riêng) (1) - Người bị cáo và người xét xử có hai vai trò 
khác nhau, và tính chất đối lập với nhau. 

ÔNG HOÀNG XÚ ARAGÔNG - Ta hãy đọc xem. 

Đọc 

“Lửa đã bảy lần thử thách kim loại này. 

Củng đã bảy lần thử thách sự xét đoán 

Chưa hề bao giờ lựa chọn sai lầm. 

Kẻ này từ xưa chỉ yêu quý những ảo ảnh; 

Kẻ kia chỉ nắm được ảo ảnh của hạnh phúc. 

Trên trái đất, ta biết, có những kể ngu si 

Củng phủ bạc đầy người như ta. 

Chàng muốn lấy ai làm vợ tùy ý: 

Chàng sẽ không bao giờ có cái đầu khác đầu ta. 

Vậy chàng hãy về đi: cho chàng được ra về.” 

Càng lần chần ở đây, ta càng ra mặt ngu si. Khi ta đến đây chầu 
hầu, thì ta chỉ có một cái đầu thằng ngu; ta ra về, lại có thành 
hai cái. Xin vĩnh biệt giai nhân. Tôi sẽ giữ lời thề, và kiên 
nhẫn chịu số phận hẩm hiu. 

Ông ta vào cùng với tùy tòng 

PORXYA - Và như vậy là con thiêu thân bị lửa đèn đốt cháy. Ôi, thật 
là những kẻ lý luận điên rồ! Họ suy tính nhiều quá, đến khi 
kén chọn thì những lý lẽ của họ lại đưa họ đến chỗ sai lầm. 

NÊRIXẨ - Câu tục ngữ nói không sai, rằng giá treo cổ và hôn nhân 
đều là chuyện may rủi cả. 

PORXYA - Thôi, khép màn lại, Nêrixa. 

Một tên hầu ra 

TÊN HẦU - Công nương đâu? 

PORXYA - Đây. Công tử muốn hỏi gì? 

(1) Theo mấy bản in cũ (từ 1600 và 1623), ở những chỗ này không có ghi chú là nói 

riêng. Đây, chúng tôi theo bản của Đăngsanh, căn cứ vào mấy bản in mới mà sửa 

đổi cho đúng với tình tiết hơn. 



1268 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


TÊN HẦU - Bẩm công nương, hiện có một anh chàng trẻ tuổi người 
Vơnidơ dừng chân trước cửa nhà của công nương. Y đến để báo 
tin chủ nhân của y sắp tới, và để dâng công nương những kính 
lễ cụ thể, nghĩa là, ngoài những lời chúc tụng và chào hỏi theo 
lệ thường, lại có những lễ vật quý giá. Tôi chưa từng thấy sứ giả 
của tình yêu nào tao nhã đến thế. Chưa bao giờ ngày tháng Tư 
hiện đến để báo tin mùa hè sum suê gần tới, mà có vẻ dễ 
thương bằng anh chàng báo điệp của tình yêu kia đến báo tin 
chủ anh ta sắp đến. 

PORXYA - Thôi hãy dừng lại, xin anh: chỉ e rằng anh lại sắp bảo 
anh chàng đó là người có bà con họ hàng với anh. Anh ca tụng 
hắn mà tiêu phí biết bao trí xảo những ngày long trọng của 
anh. Đi, đi, Nêrixa; ta nóng lòng muôn được trông thấy anh 
chàng sứ giả lanh lẹ của tình yêu, đến ra mắt một cách ưư nhã 
đến thế. 

NÊRIXA - Hỡi thần Tình ái, mong rằng đây là Baxaniô, nếu ý muốn 
của người là như vậy. 



HỐI BA 


CẢNH I 

Vơnidơ - Một đường phố 


Xôlaniô và Xalễriô ra 

XÔLANIÔ - Thế nào! ở Rialtô có tin tức gì? 

XALÊRIÔ - Ngoài đó vẫn có tin đồn, mà không có gì cải chính, rằng 
Antôniô đã mất một chiếc tàu chở nhiều hàng hóa trong vùng 
những eo bể ỗ Guđuyn (1) . Hình như dó là tên một cồn cát rất 
nguy hiểm, và thường gây tai nạn, ở đó có những bộ xương của 
biết bao con tàu lớn nằm chôn vùi, nếu mụ Dao Ngôn lắm 
chuyện (2) của tồi là một bà đáng tin cậy. 

XÔLANIỔ - Tôi chỉ mong muốn rằng đó là một con mụ lắm điều, dối 
trá nhất, mồm tóp tép nhai gừng (3) , và muốn làm cho bà hàng 
xóm tưởng rằng mụ đương khóc người chồng thứ ba mới chết. 
Nhưng không cần nói lắm mất thì giờ, và để nói toạc móng heo, 
không quanh co rắc rối, sự thật rành rành là bác Antôniô trung 


(1) Goodivins : tên những cồn cát nổi ngầm ở vùng bể giữa nước Anh và nước Pháp 
(phía Bắc eo bể Pa đờ Cale, đổ ra bể Bắc), ngay ngoài khơi bờ biển Kent trông ra, 
nổi tiếng trong lịch sử là mồ chôn tàu bể. 

(2) Dao ngôn : nghĩa đen là tiếng đồn (tiếng Anh: report\ tiếng Pháp: renommée ) 
cũng là tên gọi vị nữ thần có cánh, sứ điệp của Jupiter, do Trái Đất sinh ra để báo 
cho trần gian biết những tội ác của chư :hần. 

(3) Nhai gừng (to knap ginger): theo cnú thích của Đăngsanh thì câu này khó 
hiểu, mặc dầu có rất nhiều người chú giải khác nhau và dài dòng. Theo chúng 
tồi, thì có lẽ là nhai gừng cay cho chảy nước mắt để người khác tưởng là đương 
khóc, thế thôi. 



1270 


WILLIAM SHAKESPEARE 


hậu, bác Antôniô thực thà lương thiện... Ôi! Có thể dùng tính từ 
nào đủ tốt đẹp để đi đôi với tên bác ta được đây?... 

XALÊRIÔ - Thế nào? Nói dứt chuyện đi chứ. 

XỔLANIÔ - Anh bảo sao? À, dứt chuyện, là bác ta đã mất chiếc tàu 
kia thực rồi. 

XALÊRIÔ - Mong rằng đó là vụ mất mát cuối cùng của bác ta. 

XÔLANIÔ - Hãy để cho tôi được đáp “Amen” kịp thời, sợ rằng con 
quỷ lại đến phá ngay lời cầu nguyện của tôi, vì chính nó đương 
đến kia, dưới hình thù một tên Do Thái. 

Sailôc ra 

Thế nào, Sailôc, có tin tức gì trong bọn lái buôn? 

SAILÔC - Các ông biết rõ, không ai biết rõ hơn, không ai biết rõ hơn 
các ông cái tin con gái tôi bay vù mất rồi (1) . 

XALÊRIÔ - Cái đó thì chắc chắn rồi, và về phần tôi, tôi còn biết gã 
thợ may đã may cho cô ấy đôi cánh để cô ấy bay đi. 

XALÊRIÔ - Và Sailôc, về phần ông ta, ông ta vẫn biết rõ rằng con chim 
đã mọc đủ lông; và khi đó thì chim rời tổ là lẽ tự nhiên thôi. 

SAILÔC - Tôi nguyền cho nó sa địa ngục muôn đời. 

XALÊRIỒ - Cái đó thì chắc chắn, nếu để cho anh xét xử nó, anh là 
con quỷ mà. 

SAILÔC - Thịt của tôi và máu của tôi nổi dậy chống tôi! 

XÔLANIÔ - Thôi đi, đồ kinh tởm! Đến cái tuổi của anh mà còn dựng 
lên (2) à? 

SAILÔC - Tôi bảo răng con gái tôi là thịt của tôi và máu của tôi. 

XALÊRIÔ - Thịt của anh khác với thịt của cô ấy hơn là hạt huyền 
khác với ngà; máu của anh khác với máu của cô ấy hơn là rượu 
vang đỏ khác với rượu vang sông Ranh. Nhưng này, cái tin 
Antôniô đã mất mát ít nhiều ngoài biển, thực hư thế nào, anh 
có biết không? 


(1) Tiếng Anh flight có nghĩa là bay, cất cánh bay đi, và cũng có nghĩa là trôn 
chạy, bỏ trôn. 

(2) Chỗ này có một lộng ngữ: to rebel (tiếng Pháp: se dresser) nghĩa là nổi loạn, 
vùng dậy, dựng lên; nhưng Xôlaniô lại nói lái sang nghĩa tục tĩu: dựng lên , trong 
câu đôi thoại này. (Dịch sang tiếng Việt, trò lộng ngữ không rõ lắm). 

i 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1271 


SAILÔC - Tôi lại bị thêm một vô" với lão đó nữa: một kẻ vỡ nợ, 
một kẻ phá tán gia tài, không dám vác cái mặt ra đến Rialtô 
nữa, một tên ăn mày vẫn quen cái thói đến thị trường làm ra 
mặt hào hiệp: lão cứ rờ hồn về cái văn tự của lão; lão vẫn 
cho vay tiền vì lòng nhân ái của đạo Cơ đốc: cứ rờ hồn về cái 
văn tự! 

XALÊRIÔ - Nhưng tôi chắc rằng nếu nhỡ ông ta không giữ đúng được 
lời giao kèo, anh cũng chẳng lấy thịt của ông ta: anh lấy để làm 
cái trò gì? 

SAILÔC - Để làm mồi cho cá; nếu nó chẳng nuôi sông được cái gì 
khác, thì ít ra nó cũng làm no được sự trả thù của tôi. Lão ta 
đã làm tôi mất thể diện, làm tôi thiệt ít nhất hơn nửa triệu; 
lão đã cười những vụ mâ"t mát của tôi, đã chế giễu những lời 
lãi của tôi, đã khinh bỉ dân tộc tôi, làm ngang trái các việc 
mua bán của tôi, làm nguội lạnh các bạn bè của tôi, làm sôi 
máu các kẻ thù của tôi. Và tất cả cái đó, vì lẽ gì? Vì tôi là một 
người Do Thái. Một người Do Thái không có mắt hay sao? Một 
người Do Thái không có hai tay, không có phủ tạng, không có 
giác quan, không có cảm giác, không có tình cảm hay sao? 
Hắn không được nuôi dưỡng bằng cùng một thức ăn, không bị 
thương bởi cùng những thứ võ khí, không bị mắc cùng những 
thứ bệnh, không được chữa khỏi bằng cùng những thứ thuốc 
men, không được nóng ấm bởi cùng một thứ mùa hè, giá lạnh 
bởi cùng một thứ mùa đông như một người theo đạo Cơ đốc 
hay sao? Nếu các ông châm chích chúng tôi, có dễ chúng tôi 
không chảy máu chăng? Các ông cù chúng tôi, dễ thường 
chủng tôi không cười hay sao? Các ông đánh thuốc độc chúng 
tôi, dễ thường chúng tôi không chết ư? Và nếu các ông làm 
thiệt hại cho chúng tôi, chúng tôi lại không trả thù hay sao? 
Giống các ông về tất cả mọi điểm khác, chúng tôi cũng sẽ 
giống các ông cả về điểm đó nữa. Nếu một người Do Thái làm 
thiệt hại cho một người Cơ đốc, thì người Cơ đốc đó bộc lộ sự 
nép mình bằng cách nào? Bằng cách trả thù. Nếu một người 
Cơ đôc làm thiệt hại cho một người Do Thái, thì, theo gương 
người Cơ đốc, người Do Thái sẽ nhẫn nại bằng cách nào? Bằng 
cách trả thù. Điều ác mà các ông đã dạy cho tôi, tôi sẽ đem 
thực hành, và nếu học trò không vượt thầy, tôi cứ xin chịu 
muôn vàn tai họa! 



1272 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


Một tên hầu ra 

TÊN HẲU - Thưa các ngài, chủ tôi là Antôniô hiện đương ở nhà và 
mong muốn được nói chuyện với các ngài. 

XALÊRIÔ - Thế mà chúng ta cứ đi tìm ông ấy mãi khắp nơi. 

Tubal ra 

XÔLANIÔ - Lại một tên thứ hai cùng nòi giống đến đây kia; người ta 
không thể tìm được một tên thứ ba như thế nữa, trừ phi là 
chính con quỷ hiện thành người Do Thái. 

Xôlaniô, Xalêriô và tên hầu vào 

SAILỒC - Thế nào, Tubal? Có tin tức gì của thành Gien? (1> Anh có 
tìm thấy con gái tôi không? 

TƯBAL - Nghe thây người ta nói có gặp cô ấy ở đâu, là tôi đã đi 
khắp, mà không sao tìm thấy. 

SAILỒC - Thôi, thế là xong, thế là đi đời! Mất biến một viên ngọc 
kim cương: tôi đã mua mất hai nghìn đuyca ở Francfor (2) . Chưa 
bao giờ tai họa đè nặng nề lên dân tộc ta, chưa bao giờ tôi bị 
đau xót như ngày hôm nay. Hai nghìn đuyca trong viên ngọc 
đó, và lại còn những đồ châu báu khác đắt tiền nữa, rất đắt 
tiền! Ôi! Tôi chỉ mong muôn được trông thấy con gái tôi chết 
nằm dưới chân tôi, hai tai đeo ngọc kim cương, con gái tôi nằm 
trong quan tài ở dưới chân tôi và có tất cả những đồng đuyca 
trong mình nó! Không có tin tức gì về chúng nó? và cũng khôn£ 
biết rồi tôi còn phải tốn phí bao nhiêu để tìm chúng nó nữa. Oi 
chao ôi! mất đơn mất kép, đứa ăn trộm trốn đi với bao nhiêu 
tiền của, và bao nhiêu tiền để bắt nó lại, mà không được thỏa 
nguyện, không được trả thù! Và không có nỗi bất hạnh nào 
không đè lên lưng tôi, không có tiếng thở dài thở ngắn nào 
không ở miệng tôi ra, không có nước mắt nào không ở mắt tôi 
tuôn xuống! 

TƯBAL - Có chứ, có những người khác, họ cũng có những chuyện 
không may của họ chứ: như Antôniô, theo những tin tôi được 
nghe ở Giên... 


(1) Gênes : thành phố ở Ý, thủ đô xứ Ligury, thương cảng thịnh vượng trên bờ vịnh 

Gien (trong Địa Trung Hải). 

í2) Francfor : thành phố ở nước Đức. 



NGƯỜI LÁI BUỒN THẢNH VƠNIDƠ 


1273 


SAILÔC - Sao? Cái gì? Không may? không may thế nào? 

TUBAL - Lão ta đã mất một chiếc tàu khởi hành từ Tripôli. 

SAILÔC - Cám ơn trời! Cám ơn trời! Có đúng không, có thật đúng 
không? 

TƯBAL - Tôi đã được nói chuyện với vài người thủy thủ sống sót của 
vụ đắm tàu. 

SAILÔC - Cám ơn anh, anh bạn hiền, Tubaĩ. Đó là những tin vui, 
nhưng tin thật là vui! Hà! hà! Người ta còn nói gì khác nữa ở 
Giên? 

TƯBAL - Theo như tôi được nghe nói, thì con gái của anh đã tiêu ở 
đó tám chục đuyca ngay một lúc. 

SAILÔC - Anh đâm một nhát dao găm vào tim tôi không bằng. Tôi 
sẽ không bao giờ trông thấy lại số vàng của tôi. Tám chục 
đuyca ngay một lúc, tám chục đuyca! 

TƯBAL - Tôi đã trở về Vơnidơ cùng với vài người chủ nợ của 
Antôniô, họ đoán chắc với tôi rằng lão ta không tránh khỏi 
vỡ nợ. 

SAILÔC - Tôi rất được thỏa lòng; tôi sẽ truy bức nó, tôi sẽ hành hạ 
nó cho mà xem; ồ! tôi rất được thỏa lòng! 

TƯBAL - Một người trong bọn họ có cho tôi xem một chiếc nhẫn hắn 
đã đổi được của con gái anh bằng một con khỉ. 

SAILÔC - Tôi nguyền rủa nó! Anh làm tôi đau khổ, Tubal ạ. Đó là 
viên ngọc lam của tôi, tôi đã mua của lão Lia, hồi tôi còn thanh 
niên; ví thử có ai đem cả một rừng khỉ đến đổi, tôi cũng chẳng 
thèm đổi. 

TUBAL - Dù sao, thì cũng chắc chắn là Antôniô bị phá sản. 

SAILÔC - Phải, đúng thế rồi, đúng thế rồi. Đi, Tubal, đi thuê cho tôi 
một viên mõ tòa; giữ trước mười lăm ngày. Tôi sẽ lấy trái tim 
của nó, nếu nó sai hẹn, và một khi đã loại được nó ra khỏi 
Vơnidơ, tôi sẽ có thể tha hồ kinh doanh mua bán tùy sở thích. 
Đi, đi, Tubal; tôi sẽ đến lễ đường (1) tìm anh; đi, bạn hiền Tubal, 
sẽ gặp nhau ở lễ đường, Tubal nhé! 

Cùng vào 


(1) Lề đường (synagogue) của tôn giáo Do Thái. 




1274 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


CẢNH II 

Belmônt - Một gian phòng ở nhà Porxya 


Baxaniô, Porxya, Graxyanô, Nêrixa 
và những tùy tùng cùng ra 

PORXYA - Em xin chàng, đừng nên vội vã. Nên đợi một vài ngày rồi 
hãy lựa chọn, vì nhỡ chàng chọn không trúng, là em thiệt thòi 
không được gần chàng nữa. Xin hãy khoan tâm đôi chút. Em 
thầm cảm thấy rằng em không muốn mất chàng. Không phải là 
tình yêu, nhưng chàng cũng thừa hiểu là lòng thù ghét không 
xui nên như vậy! Và tuy rằng một người con gái không được nói 
ra những điều bụng nghĩ, nhưng rằng chàng không hiểu rõ ý của 
em, em chỉ mong muốn được lưư chàng ở lại đây một vài tháng 
trước khi chàng làm cái việc lựa chọn may rủi nó quyết định số 
phận của em. Em rất có thể mách bảo chàng lựa chọn cho trúng, 
song như thế thì em sẽ vi bội lời nguyền, điều đó em không 
muốn. Thế nhưng, chàng có thể mất em, mà nếu chàng mất em, 
thì chàng sẽ làm cho em có nỗi tiếc đáng tội rằng đã không vi 
bội lời nguyền. Đôi mắt của chàng, thật đáng ghét: nó đã khiến 
em phải chịu phép nó và đã chia em ra thành hai phần, một 
nửa thuộc chàng, nửa kia thuộc chàng, em định nói thuộc em; 
nhưng thuộc em, tức là thuộc chàng, và như vậy là tất cả em đều 
thuộc chàng, ôi! cái thời buổi độc ác, đem đặt những chướng 
ngại giữa người có quyền sở hữu và những vật sở hữu của mình! 
Nếu thực như vậy, thì chính là Mệnh vận đáng nguyền rủa, chứ 
không phải em. Em nói dông dài, nhưng chính là để làm cho 
thời gian bị trì trệ, không tiến bước được, lộ trình của nó kéo dài 
thêm, và trì hoãn cái giây phút chàng phải lựa chọn. 

BAXANIÔ - Xin để cho tôi lựa chọn, vì, nàng trông tôi đây, tôi đương 
bị cực hình. 

PORXYA - Bị cực hình! Baxaniô! Chàng hãy thú thực là trong tình 
yêu của chàng có xen lẫn chút dị tâm nào đó. (1) 


(1) Porxya, vì quá yêu Baxaniô, nên ngờ rằng nỗi cực hình mà chàng nói đó, là do 
trong lòng chàng còn có một mối tình nào khác chăng. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1275 


BAXANIÔ - Không có dị tâm nào khác ngoài nỗi lo lắng kinh khủng 
không được hưởng thụ mối tình yêu. Lửa và tuyết còn có thể 
cùng nhau phối hợp, chứ lòng dị tâm và mối chung tình của tôi 
không thể nào đi đôi với nhau được. 

PORXYA - Vâng, nhưng em chỉ lo rằng chàng đương bị cực hình 
thật, khi bị cực hình thì người thụ hình vì đau đớn quá hay 
khai liều lĩnh. 

BAXANIÔ - Xin nàng hãy hứa cho tôi được sông, tôi sẽ thú thật 
chân tình. 

POKXYA - Vậy thì, chàng hãy thú thật đi và chàng hãy cứ sống. 

BAXANIÔ - “Hãy thú thật (1) và hãy yêu đương”, tất cả lời thú tội của 
tôi sẽ là như vậy. Ôi, thật là cái cực hình sung sướng khi chính 
người gia hình lại mách bảo cho ta biết những câu trả lời đưa 
đến xá tội! Nhưng thôi, xin nàng hãy đưa tôi đến sô" phận của 
tôi và đến những chiếc hòm kia. 

PORXYA - Thì vâng! Một trong những chiếc hòm đó chứa đựng chân 
dung của em: nếu chàng yêu em, thì chàng sẽ phát hiện thầy 
em trong đó. Nêrixa và tất cả mọi người, hãy đứng xa ra. Hãy 
cử nhạc trong khi chàng lựa chọn; nếu chàng thua cuộc, chàng 
sẽ chết như con thiên nga, lìm lịm đi trong tiếng nhạc. Để cho 
sự so sánh được hoàn toàn hơn, đôi mắt của ta sẽ tạo thành 
dòng suối, tấm thủy mộ trên đó chàng sẽ ngàn năm yên giấc. 
Có thể chàng thắng cuộc. Và khi đó thì âm nhạc dùng để làm 
gì? Nó sẽ là bản nhạc kèn sáo vang lừng mà bọn thần tử trung 
thành dùng để hoan chúc nhà vua mới thụ lễ đăng quang; nó sẽ 
giống như những thanh âm thánh thót, trong buổi bình minh, 
nhẹ rót vào tai chàng tân lang đương thiêm thiếp giấc nồng và 
du dương mộng đẹp, và nhắc nhủ chàng vào cuộc đuốc hoa. Kìa 
chàng đương tiến lên, lẹ làng chẳng kém, nhưng âu yếm càng 
hơn chàng Alciđơ trẻ trung, khi chàng ta giải phóng cô thiếu nữ 
đồng trinh, đương bị thành T’roa rên rỉ làm lễ dâng cho loài 
yêu quái của thủy cung (2) . Ta đứng đây như con vật hy sinh sẵn 
sàng dâng làm của lễ; và những kẻ đứng xa xa đằng kia, là 


(1) Thú thật, trong ngôn ngữ Tây phương, khi nói chuyện về tình yêu, có nghĩa là: 
bộc lộ tình yêu, tỏ tình với người yêu. 

(2) Nàng Hêxiôn, con gái của Laomêđôn, vua thành TVoa, bị dâng làm lễ hy sinh 
cho thủy quái, sắp bị ăn thịt, thì được Alciđơ (tức là Hecquyl) giải thoát cho. 



1276 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


những phụ nữ thành Troa, mắt lệ chứa chan, đến xem kết quả 
của hành động anh hùng nọ. Đi, Hecquyl chàng hỡi; nếu chàng 
sống, em cũng sống. Em đứng xem cuộc đấu mà lòng kinh hãi 
hơn chàng, là người dự cuộc. 

Cử nhạc, trong khi Baxaniô ngắm nghía những chiếc hòm 
và nói một mình những cảm nghĩ của mình 

BÀI HÁT 

Hãy nói nghe: Tình trăng hoa ngự ở đâu? 

Trong trái tim, hay trong trí não? 

Nó phát sinh thế nào? lớn lèn thế nào? 

Trả lời đi, trả lời đi. 

Nó phát sinh trong khóe mắt. 

Lớn lên hằng những liếc nhìn, và chết 

Trong tấm nôi yên giấc. 

Chúng ta hãy gióng chuông cáo phó tình trăng hoa. 

Ta bắt đầu: Bính, boong, chuông vang! 

TẤT CẢ ĐỔNG THANH: Bính, boong, chuông vang! 

BAXANIÔ - ừ, nhưng bề ngoài rất có thể khác xa sự thực. Thiên hạ 
vẫn luôn luôn bị đánh lừa bởi ngoại hình trang sức. Trong tư 
pháp, có vụ tội nào gian ác xấu xa đến nỗi, khi che phủ bằng 
một giọng nói êm ái ngọt ngào, lại không có thể giấu giếm được 
cả đến vẻ ngoài của tội lỗi? Trong tôn giáo, có lỗi lầm nào đáng 
kết tội đến nỗi một bộ mặt nghiêm trang lại không thể tán 
dương và chứng tỏ bằng một lời thánh ngôn nó che giấu sự bỉ ổi 
dưới một bộ áo ngoài đẹp đẽ? Không có tật xấu nào, dầu tệ mạt 
đến đâu, lại không khoác được ở bề ngoài vài ba nét của đức 
hạnh. Biết bao kẻ hèn nhát, lòng dạ nham hiểm như một cầu 
thang bằng cát, vậy mà trên cằm có những bộ râu của Hecquyl 
và của thần Macx (1) nghiêm nghị, nhưng trong bản thân sâu kín 
chỉ có những bộ gan trắng bệch như sữa, và chỉ đeo những 
ngoại biểu của kẻ anh hùng để trộ nạt người ta! Hãy xét về sắc 
đẹp, ta sẽ thấy rằng nó cũng được mua giá đắt như vàng, thứ 
kim khí có phép thần diệu làm cho kẻ nào càng mang nhiều nó 


(1) Mars: thần Chiến tranh. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1277 


bao nhiêu lại càng nhẹ (1) bấy nhiêu. Những vành tóc xoăn tròn 
óng ánh sắc vàng kia, uốn éo như rắn lượn, gió thổi bay tung 
trên một dung nhan mỹ lệ giả vờ nào đó, thường khi chỉ là di 
sản của một cái đầu khác (2) 3 , vì cái sọ nuôi dưỡng nó đã nằm yên 
trong mồ... Một trang sức đẹp mắt nhiều khi chỉ là bờ bến lừa 
người của một biển khơi nguy hiểm, chỉ là tấm khăn quàng 
lộng lẫy che phủ một cô gái Ân Độ đen sì, nói tóm lại, chỉ là 
vẻ ngoài giả dối của chân lý mà mưu gian thường khoác để bẫy 
những người khôn ngoan nhất. Vậy ta chẳng thèm cái gì của 
ngươi cả, hỡi chất vàng rực rỡ, thức ăn mà cả đến Miđax (4) cũng 
cho là rắn quá. Cả của ngươi nữa, hỡi chất bạc, kẻ nô lệ trắng 
bệch và tầm thường của sự giao dịch giữa người với người, 
nhưng còn ngươi, hỡi chất chì nghèo nàn, ngươi đe dọa nhiều 
hơn là hứa hẹn, ngươi làm cho lòng ta cảm động vì sắc xanh 
xám xuềnh xoàng hơn là vì tài hùng biện, ta kén chọn ngươi 
đây; mong rằng sự kén chọn này được may mắn! 

PORXYA (nói riêng) - Ôi! hết thảy các tâm tư khác của ta đều tiêu tan 
mây khói! những tư tưởng băn khoăn, những niềm thất vọng 
quá vội vàng ôm ấp, những nỗi lo sợ rùng mình, lòng ghen 
tuông sa sầm nét mặt! Hỡi tình yêu, hãy bớt sôi nổi, hãy dẹp 
bớt cơn bồng bột nồng nàn, hãy tỏa niềm vui cho có chừng mực, 
đừng nên thái quá. Ta cảm thấy quá mạnh những niềm hạnh 
phúc của ngươi: hãy giảm bớt đi, kẻo ta bị chìm ngập mất. 

BAXANIÔ - Ta trông thấy gì đây? (Mở chiếc hòm bằng chì). Chân dung 
nàng Porxya tuyệt sắc! Có vị á thần nào đã gần hóa công được 
đến thế này? Đôi mắt kia động đậy chăng? hay là, trập trùng 
trên đôi đồng tử của mắt ta, nó có vẻ như là động đậy? Kìa, đôi 
môi hé mở, được tách ra bởi một hơi thở ngọt ngào như mật 
ong: một đôi bạn êm ái thế kia phải được ngăn cách bằng một 
tấm rào êm ái như thế. Trong mái tóc kia, nhà họa sĩ, làm 


(1) Tiếng Anh lỉght, nghĩa là nhẹ, có thể là nhẹ về trọng lượng, và có thể nhẹ về 
dức hạnh (dễ sa ngã, dễ bị dục vọng cám dỗ). Ở đây, là nghĩa thứ hai. 

(2) Bộ tóc giả. 

(3) Về thành kiến chủng tộc ở nước Anh thời đó, đã có chú thích ở phần đầu. 

(4) Miđas : vua xứ Phryji, được thần Băcquyx ban cho phép biến thành vàng tất cả 
cái gì ông mó dến. Nhưng vừa được ban phép xong thì tất cả mọi thứ, cả đến thức 
ăn của ông, đều bị biến thành vàng dưới bàn tay ông. Ông phải nài xin thần 
Băcquyx giải cho ông cái phép đó; thần ra lệnh cho ông xuống tắm trong đòng 
sông Păctol; từ đó dòng nước cuồn cuộn đem theo những mảy vàng lấp lánh. 



1278 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


giông như con nhện chăng tơ, đã dệt một mạng lưới bằng vàng 
để bẫy trái tim của người ta, một cách chắc chắn hơn là mạng 
nhện bẫy ruồi; nhưng đôi mắt của nàng, họa sĩ đã làm thế nào 
trông thấy mà vẽ nên nhỉ? Ta tưởng chừng như cứ vẽ xong một 
con mắt thôi cũng đủ làm cho họa sĩ mù cả đôi mắt của mình và 
bỏ dở dang tác phẩm. Nhưng hãy trông kìa: cái hình bóng này 
còn thua xa sự thực bao nhiêu, thì những lời ca tụng của ta cũng 
thua xa cái hình bóng đó bấy nhiêu. Đây là tờ giấy viết, chứa 
đựng và thâu tóm tất cả số kiếp của ta. 

Chàng đọc 

Hỡi chàng, vốn không tin ở những bề ngoài, 

Chàng đã chọn trúng và may mắn lớnỊ 
Hạnh phúc đó đã đến với chàng, 

Thì chàng nên mãn nguyện, và đừng tìm gì khác nữa . 
Nếu chàng thấy mệnh vận đã chiều chàng, 

Thì chàng hãy quay về phía giai nhân 

Và đòi tình yêu của nàng bàng một cái hôn thắm thiết. 

Lời lẽ thật đáng yêu! Hỡi giai nhân tuyệt sắc, xin nàng 
cho phép, tôi tiến lại theo đúng lệnh này, để ban cho, và tiếp 
nhận. Chẳng khác gì một trong hai kẻ ganh đua tranh lèo giật 
giải, tưởng mình đã xứng đáng những tiếng ngợi khen của công 
chúng, nhưng khi nghe thấy mọi người vỗ tay và hoan hô, thì 
đứng dừng lại xao xuyến, và đưa mắt ngờ vực nhìn khắp chung 
quanh, không biết có phải khúc tụng dương hợp tấu kia là 
nhằm vào mình hay không, cũng y như vậy, tôi đứng dậy, hỡi 
giai nhân ba lần tuyệt sắc, không dám tin bức hoa tiên này có 
thực, trước khi nó được nàng xác minh, ký tên và phê chuẩn. 

PORXYA - Thưa quý công tử Baxaniô, chàng trông thấy em đây, 
đương đứng ở nơi đây, có sao thấy vậy. Tuy rằng, riêng đối với 
mình, thì chẳng bao giờ em cầu mong quá vọng, ước ao được 
mười phần ưu việt hơn thực chất, nhưng vì chàng, em chỉ mong 
muốn được hai chục lần làm tăng gấp ba những tài đức của em, 
được đẹp hơn lên gấp nghìn lần, giàu hơn lên gấp vạn lần, và 
như vậy, chỉ là để trở thành quý giá hơn đối với mắt chàng. Em 
chỉ mong muốn vượt tất cả mọi giá, về tài đức, về dung nhan, về 
của cải, về tình bằng hữu. Nhưng tổng số giá trị của em, đại 
khái có thể xác định như sau: một cô thiếu nữ dốt nát, ít học 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1279 


thức, không kinh nghiệm, có cái may mắn này, là chưa già đến 
nỗi không còn khả năng học hỏi, lại may mắn hơn nữa, là trí óc 
thuần thục của cô ta hoàn toàn trông cậy ở chàng ra công dìu 
dắt, như trông cậy ở bậc chúa, bậc thầy, bậc vua của mình. Bản 
thân em và tất cả mọi thứ thuộc quyền em, đều thuộc về chàng, 
đều đã trở thành sở hữư của chàng: vừa mới một giây phút trước 
đây, em đương là lãnh chúa của tòa nhà đẹp đẽ này, là chủ nhân 
những kẻ hầu người hạ của em, là vương hậu của chính mình, 
thế mà bây giờ, ngay từ bây giờ, ngôi nhà này, những kẻ hầu hạ 
kia và bản thân em, chúng em là của chàng, hỡi chúa của em: 
em đem chúng dâng hiến chàng với chiếc nhẫn này; nếu chàng 
rời bỏ nó, nếu chàng đánh mất, nếu chàng đem cho, thì đó sẽ là 
triệu chứng tình yêu của chàng kết liễu, và em sẽ chẳng còn cái 
quyền nào khác hơn là cái quyền oán hận chàng. 

BAXANIÔ - Thưa công nương, tôi chẳng còn lời lẽ nào để trả lời cô 
nương; duy chỉ có dòng máu tôi nó lên tiếng trong tĩnh mạch; 
trong tôi, đương lưu thông những tiếng lầm rầm cũng như nhừng 
tiếng lầm rầm bốc lên từ đám quần chúng đê mê, sau lời diễn từ 
ưư ái của vị vương công được lòng dân yêu quý, trong tiếng ỉầm 
rầm đó, tất cả toàn bộ hợp thành một khối lù mù, không thấy rõ 
rệt cái gì khác hơn là nỗi vui mừng chưa biểu lộ mà đã được biểu 
lộ. Còn chiếc nhẫn này, nếu có bao giờ nó rời khỏi ngón tay này, 
thì xin nguyện sự sống cũng rời theo nó ngay cùng một lúc: Ôi! 
lúc đó, xin đừng ngại nói rằng: Baxaniô đã chết! 

NÊRIXA - Bẩm chúa công và nương nương, bây giờ đến lượt chúng 
em, đã chứng kiến sự thắng lợi của mọi điều ước nguyện của các 
người, được hô to chúc các người: Hạnh phúc! 

GRAXYANÔ - Tôi xin chúc ngài, tướng công Baxaniô, và xin chúc cô 
nương kiều diễm, tất cả niềm hạnh phúc mà các người có thể 
ước muôn, và, tin chắc rằng các người chẳng ước muốn một thứ 
hạnh phúc nào trái ngược với hạnh phúc của tôi, cho nên khi 
mà các vị cử hành lễ kết giao hôn ước, tôi khẩn cầu các vị cho 
phép tôi cũng dược làm lễ thành hôn cùng ngày hôm đó. 

BAXANIÔ - Rất vui lòng, miễn là anh kiếm được vợ. 

GRAXYANÔ - Cám ơn tướng công; chính ngài đã kiếm được cho tôi 
rồi đó. Mắt tôi, thưa ngài, cũng nhanh như mắt ngài: ngài đã 
trông thấy cô chủ, thì tôi đã nhìn thấy cô hầu. Ngài đã yêu, tôi 
đã yêu; về chuyện này, tôi cũng như ngài, không thích chậm 



1280 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


trễ. Số phận ngài tùy thuộc ở chiếc hòm này; vừa đúng số phận 
của tôi cũng tùy thuộc nó, vì sau khi mất công tán tỉnh đến vã 
mồ hôi, thề thốt đến khô cuống họng, tôi đã xin được của mỹ 
nhân có mặt đây một lời hứa hẹn ràng buộc nàng, - nếu có bao 
giờ hứa hẹn mà ràng buộc nổi ai, - sẽ ưng thuận yêu tôi nếu 
ngài có cái may mắn chinh phục được cô chủ của nàng. 

POEXYA - Có đúng vậy không, Nêrixa? 

NÊRIXA - Bẩm cô, đúng đấy ạ, nếu cô vui lòng tán thành. 

BAXANIÔ - Còn anh, Graxyanô, anh thật là chân thành đấy chứ? 

GRAXYANÔ - Vâng, rất chân thành, thưa ngài. 

BAXANIÔ - Cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ được điểm xuyết thêm 
bằng cuộc hôn nhân của anh chị. 

GRAXYANÔ - Chúng ta sẽ đánh cuộc với các vị chủ nhân một nghìn 
đuyca về đứa con trai thứ nhất (1) . 

NÊRIXA - Thế nào, túi (2) của anh đầy thế kia à? 

GRAXYANÔ - Cố nhiên, nếu không thì làm sao thắng được trong cái 
trò chơi này. Nhưng kìa, ai đến đó? Lôrenzô và cô nàng ngoại 
đạo của hắn ta! 0 kìa! lại cả anh bạn cố tri ở Vơnidơ của tôi 
nữa, anh Xalêriô. 

Lôremô, Jexica và Xalèriô ra 

BAXANIÔ - Lôrenzô và Xalêriô, xin mừng đón các bạn, nếu như 
những quyền thế rất mới mẻ của tôi cho phép tôi được mừng 
đón các bạn ở đây. Nàng Porxya kiều diễm, xin phép nàng cho 
tôi được mừng đón các bạn hữu và bạn đồng hương rất tốt của 
tôi ở đây. 

PORXYA - Thi cả em nữa chứ, thưa tướng công, cũng rất vui lòng 
mừng đón các bạn. 

LỒRENZÔ - Đa tạ tướng công, về phần tôi, ý đồ của tôi không phải 
là đến đây thăm ngài, nhưng trên đường đi tôi có gặp Xalêriô, 
và anh ta cố nài mãi, tôi không thể nào từ chối không đi cùng 
với anh ấy được. 


(1> Ai đẻ con trai trước, sẽ được cuộc. 

<2> Túi\ Nêrixa định nói túi tiền. Nhưng trong câu trả lời tiếp sau, Graxyanô lại nói 
lập lờ theo nghĩa khác: túi hạ nang. Graxyanô không lùi bước trước một câu nói 
đùa chớt nhả, tục tĩu ngầm. Cũng như Xôlaniô ở cảnh I. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1281 


XALÊRIÔ - Vâng, thưa ngài, và tôi có những lý do để làm như vậy. 
Ngài Antôniô nhắn hỏi thăm ngài. 

Anh ta đưa một phong thư cho Baxaniô 

BAXANIÔ - Trước khi tôi mở bức thư này, xin anh hãy cho tôi biết 
ông bạn của tôi tình hình ra sao. 

XALÊRIÔ - Cũng không xấu lắm, trừ phi là về chuyện tinh thần; mà 
cũng chẳng tốt lắm, trừ phi là về tinh thần: bức thư này sẽ cho 
ngài được biết tình trạng của ông ta. 

GRAXYANỒ - Nêrixa, em hãy tiếp cô thiếu nữ ngoại quốc kia; hãy 
chiêu đãi cho niềm nở. Bắt tay bạn Xalêriô: ở Vơnidơ có tin tức 
gì? Nhà phú thương đại gia của chúng ta, bác Antôniô hiền hậu, 
có khá không? Tôi biết rằng bác ấy sẽ vui thích về sự thành 
công của chúng tôi: chúng tôi là những chàng Jadông, chúng tôi 
đã chiếm được bộ lông cừu vàng. 

XALÊRIÔ - Giá mà các bạn tìm thấy bộ lông cừu (1) mà bác ta đánh 
mất, có phải hay biết bao! 

PORXYA - Bức thư kia đưa một tin tức gì dữ dội đây, nó làm cho sắc 
mặt Baxaniô tái nhợt. Có lẽ là tin một bạn thân nào tạ thế đây 
chăng? ngoài ra chả có gì có thể làm lay chuyển đến thế kia 
tâm hồn một con người dũng cảm. Kìa, chàng mỗi lúc một xanh 
xám hơn! Xin chàng cho phép, Baxaniô: em là một nửa. của 
thân chàng, và em phải có quyền chia sẻ với chàng tất cả 
những gì mà bức thư này đem lại cho chàng. 

BAXANIÔ - Nàng Porxya âu yếm của tôi ơi, mấy dòng chữ này thật 
là những dòng chữ buồn rầu nhất từ khi có mực đen bôi trên 
giấy trắng. Khi lần đầu tiên bộc lộ tình yêu với nàng, tôi có nói 
với nàng thẳng thắn rằng tất cả sản nghiệp của tôi đều lưư 
thông trong tĩnh mạch của tôi, rằng tôi là dòng dõi quý tộc; và 
về điểm đó tôi đã nói đúng sự thật, tuy vậy, khi tự đánh giá tài 
sản bằng con số không, nàng thấy tôi thật đã tự khoe khoang 
biết bao. Khi tôi nói với nàng rằng tài sản của tôi, đã thành 
con số không, đáng lẽ tôi phải nói rằng nó không bằng con số 
không nữa mới đúng, và tôi đã mắc những món nợ đốỉ với một 
người bạn thân, chính ông ta lại mắc nợ một kẻ thù cố kết của 
ông ta, để đáp ứng những nhu cầu của tôi. Thưa cô nương, đây 
là một bức thư: tờ giấy này tôi coi như chính là thể xác ông bạn 


(1) Lộng ngữ giữa fleece (bộ lông cừu) và fleets (đội thương thuyền) gần đồng âm. 


81 - SECHXPIA 



1282 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


tôi, mỗi chữ, như một vết thương mở miệng, tuôn trào dòng 
máu sinh mạng. Nhưng có thực đúng không, Xalêriô? Tất cả tàu 
bè của ông đều đã đắm cả ư? Những chiếc tàu khởi hành từ 
Tripôli, từ Mêxicô, từ Anh, từ Lixbon, từ Bacbary (1) và từ An Độ, 
không một chiếc nào về được tới bến ư? 

XALÊRIÔ - Không một chiếc nào, thưa ngài. Vả chăng, hình như là, 
nếu ông ta có tiền mặt để hoàn lại cho lão Do Thái, lão cũng 
không bằng lòng nhận. Tôi chưa bao giờ thấy một sinh vật có 
hình thù con người theo đuổi làm hại một con người một cách 
ráo riết và hăm hở như thế. Lão săn đón ngài Đại thống lĩnh 
hết sớm lại chiều, lão phủ nhận các quyền tự do của dân xã, nếu 
người ta không xử cho lão được kiện. Hai chục vị thương gia, cả 
đến ngài Đại thống lĩnh nữa, và các đại quan nhân thành 
Vơnidơ đều đã tìm cách thuyết phục, mà không ai làm cho hắn 
rời bỏ được cái quyết ý khả ố đòi kiện tội quá hạn giao kèo, đòi 
thi hành công lý và tôn trọng khế ước. 

JEXICA - Khi tôi còn sống với cha tôi, tôi có nghe thấy ông ấy thề với 
Tubal và Sux rằng ông ấy thích lấy thịt của Antôniô hơn là lấy 
gấp hai chục lần số tiền nợ của ông ấy, và thưa ngài, tôi biết răng 
nếu chính quyền, các nhà chức trách không ngăn cản ông ấy đi, 
thì sẽ tai họa cho ông Antôniô tội nghiệp đấy chứ chẳng không. 

PORXYA - Có phải là người bạn tốt nhất của chàng đương bị khổ sở 
như vậy đó không? 

BAXANIÔ - Người bạn thân yêu nhất, con người tốt nhất, có tâm hồn 
kiên cường nhất và bền bỉ nhất khi cần phải ra tay hào hiệp, ở 
con người đó đạo đức cổ xưa của La Mã biểu lộ rõ ràng hơn cả 
bất kỳ ai sống ở Ý. 

PORXYA - Ông ta nợ lão Do Thái số tiền là bao nhiêu? 

BAXANIÔ - Riêng về khoản tôi, ba nghìn đuyca. 

PORXYA - ứa! Có thế thôi ư? Cho lão ta sáu nghìn, và bảo hủy bỏ văn 
tự đi! Thà cho gấp đôi lần sáu nghìn, rồi lại gấp ba lần sô" tiền, 
còn hơn để một người bạn như chàng mô tả đó phải mất một sợi 
tơ sợi tóc vì lỗi của Baxaniô. Trước hết, chàng hãy cùng đi với em 
ra nhà thờ; chúng ta hãy thành vợ thành chồng, rồi chàng lên 


(1> Barbarỉe: tên gọi chung ngày xưa của tất cả các nưác ở phía Tây Ai Cập: Marôc, 
Tuynidi, Aljêri, Tripoli, v.v... 



NGƯỜI LÁI BUỎN THÀNH VƠNỈDƠ 


1283 


đường đi Vơnidơ, đến với ông bạn của chàng. Không bao giờ nên 
để cho chàng sông bên cạnh Porxya, mà tâm hồn lo âu. Chàng sẽ 
có đủ vàng để hoàn lại hai chục lần số nợ khốn nạn đó. Xong rồi, 
chàng sẽ đưa em đến với người bạn trưng thành của chàng. Từ 
nay đến lúc đó, Nêrixa và em, hai chúng em sẽ sống như những 
người trinh nữ, như những người quả phụ. Nào, ta đi, vì chàng 
phải lên đường đúng ngày hôn lễ! Chàng hãy tiếp đãi niềm nở 
các bạn của chàng, với nét mặt vui tươi; vì chàng giá đắt như 
vàng, nên em muốn yêu quý chàng như ngọc. Nhưng hãy cho em 
biết nội dung bức thư của bạn chàng đã nào. 

BAXANIÔ (đọc) - “Bạn Baxaniô yêu quý, tất cả các tầu của tôi đều bị 
đắm cả; các chủ nợ giở mặt độc ác, sự nghiệp của tôi chả còn gì; 
bây giờ tôi bị tên Do Thái đòi xử phạt, và khi bị hình phạt đó 
thì tôi không thể sống được nữa, nên tất cả các món bạn nợ tôi, 
đều sẽ xóa bỏ miễn là trước khi chết tôi được trông thấy mặt 
bạn. Tuy nhiên, xin bạn cứ tùy tiện mà xử sự. Nếu tình bạn hữu 
không xui giục bạn đi, thì bạn đừng nên vì thư này mà phải đi”. 

PORXYA - Hỡi chàng yêu quý của em, chàng hãy giải quyết nhanh 
mọi việc và lên đường đi! 

BAXANIÔ - Nàng đã có nhã lượng cho phép tôi cáo biệt, thì tôi sẽ 
lên đường mau chóng: từ nay cho đến lúc tôi trở về đây, sẽ 
không có tấm giường nào mang tội giữ được chân tôi, không có 
sự yên nghỉ nào làm cách biệt đôi ta. 

Cùng vào 


CẢNH III 

Vơnidơ - Một đường phố 


Sailôc, Xôlaniô, Ảntôniô và viên giám ngục ra 

SAILÔC - Giám ngục, hãy canh giữ người này, đừng có ai đến xin tôi 
thương hại hắn. Hắn đúng là cái tên điên rồ vẫn cho vay tiền 
không lấy lãi. Giám ngục, hãy canh giữ cẩn thận. 



1284 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


ANTÔNIÔ - Hãy nghe tôi nói đã nào, bác Sailôc hiền hậu. 

SAILÔC - Tôi muốn anh làm đúng theo khế ước; đừng có nói gì trái 
với khế ước. Tôi đã có lời thề là phải đòi thanh toán cho được 
cái khế ước của tôi. Anh đã gọi tôi là chó, trước khi anh có một 
lý do để gọi tôi như vậy, nhưng, tôi đã là chó, thì anh hãy coi 
chừng hàm răng nhọn của tôi. Ngài Đại thông lĩnh sẽ xử cho tôi 
được. Tên giám ngục ác hại, ta lấy làm lạ rằng mi đã dại dột 
nghe lời hắn xin mà dẫn hắn ra phố. 

ANTỒNIÔ - Xin anh hãy nghe tôi nói. 

SAILÔC - Khế ước của tôi sẽ được thanh toán; tôi sẽ không nghe gì 
anh cả; vậy anh đừng nói nữa. Đừng có hòng làm cho tôi thành 
một thằng ngốc nhu nhược, con mắt lờ dờ, lắc lư cái đầu, 
thương cảm, thở dài và nhượng bộ những lời khẩn cầu của bọn 
Cơ đốc giáo. Đừng có lẽo đẽo nữa, tôi không muốn nghe gì cả. 
Tôi muôn người ta thanh toán khế ước cho tôi. 

Hắn vào 

XÔLANIÔ - Thật là một con vật gỗ đá nhất trong những con vật đã 
sống giữa loài người từ xưa đến nay. 

ANTÔNIÔ - Thôi mặc nó. Tôi sẽ không theo đuổi nó mà cầu khẩn phí 
lời nữa. Nó muốn cho tôi chết; cái lý do của nó, tôi biết. Tôi 
thường đã cứu khỏi nanh vuốt của nó nhiều người, họ đến than 
vãn với tôi: vì thế nên nó thù tôi. 

XÔLANIÔ - Tôi tin chắc rằng ngài Đại thống lĩnh sẽ không đời nào 
cho phép cái khoản tội lệ đó được coi là có giá trị thi hành. 

ANTÔNIÔ - Ngài Đại thông lĩnh không thể nào ngăn cản công lý 
được tiến hành, vì những người ngoại quốc ở Vơnidơ có 
những Ưu quyền đối vđi chííng ta; từ chối họ những Ưu quyền 
đó tức là làm mất uy tín nền công lý của Nhà nước, mà sự 
thịnh vượng của nền thương mại là ở trong tay tất cả các 
nước. Ôi chao ơi! Những nỗi lo phiền và những chuyện mâ't 
mát kia đã làm tôi héo hon đến nỗi không khéo ngày mai tôi 
chỉ còn vừa đủ một cân thịt cho tên chủ nợ khát máu kia. 
Thôi! Giám ngục, ta đi nào! Lạy Chúa, xin người xui khiến 
cho Baxaniô đến xem tôi trả nợ cho anh, thế là tôi chả còn 
cần gì nữa! 


Cùng vào 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1285 


CẢNH IV 

Belmônt - Một gian phòng trong nhà Porxya 


Porxya, Nễrixa, Lôrenzô, Jexica và Baltêzar ra 

LÔRENZÔ - Thưa cô nương, tôi xin mạn phép nói điều này trước mặt 
cô nương, cô nương có một quan niệm cao quý và chính xác về 
tình bạn hữu thiêng liêng, quan niệm đó càng cao thượng hơn 
nữa trong con mắt của những người được trông thấy cô nương 
chịu đựng kiên dũng như vậy sự vắng mặt của đức lang quân, 
nhưng nếu cô nương biết rõ con người được cô nương biểu lộ 
tình quý mến đó là thế nào, con người được cô nương cứu viện 
đó là một bậc quý nhân chân chính như thế nào, một người bạn 
thắm thiết như thế nào của tướng công, là phu tướng của cô 
nương, thì tôi biết rằng cô nương sẽ được tự hào về công ơn của 
mình nhiều hơn là một sự làm ơn tầm thường có thể khiến cho 
người ta tự hào. 

PORXYA - Điều mà tôi đã làm, tôi không lúc nào hối tiếc, và cả dấn 
bây giờ tôi cũng không hối tiếc, vì, khi hai người bạn trò 
chuyện với nhau, ngày ngày sống với nhau, khi hai tâm hồn 
cùng mang nặng gánh tình bạn bằng nhau, thì thế tất hai 
người phải hoàn toàn giống nhau về tính tình, về phong cách, 
về tâm tư, và tôi tin rằng ông Antôniô kia đã là bạn thân của 
tướng công, thì chắc chắn phải giống tướng công. Và nếu thật 
như vậy, thì tồi đã trả giá rất rẻ để giành giật cái hình ảnh 
sống của người yêu quý của tôi ra khỏi cơn nước sôi lửa bỏng! 
Nhưng cứ cái đà này, rồi tôi đến tự ca tụng mình mất thôi; 
vậy, thôi không nói một câu nào về chuyện đó nữa; ta nói 
chuyện khác. Lôrenzô, tôi phó thác cho anh công việc cai quản 
nhà cửa cho tôi, cho đến khi tướng công của tôi trở về: về 
phần tôi, tôi đã thề nguyện với Trời là sẽ sống trong cầu 
nguyện và nghiệm ngắm, chỉ có một mình Nêrixa làm bạn, 
cho đến khi phu tướng của tôi trở về. Cách đây hai dặm, có 
một tu viện: chúng tôi sẽ đến ở đó. Xin anh chớ từ chối cái 
gánh nặng mà tình yêu mến tôi và một số nhu cầu khách 
quan buộc anh phải mang. 



1286 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


LÔRENZÔ - Thưa cô nương, tôi xin hết sức vui lòng tuân theo những 
mệnh lệnh đúng lẽ của cô nương. 

PORXYA - Bọn gia nhân của tôi đã được biết mọi ý đồ của tôi; họ sẽ 
vâng lệnh hai anh chị, anh và Jexica, cũng như vâng lệnh 
Baxaniô và tôi đây. Vậy chúc anh chị may mắn, chờ một ngày 
mai sẽ được trùng phùng. 

LÔRENZÔ - Chúc cô nương được luôn luôn đẹp lòng và vui sướng. 

JEXICA - Xin chúc cô nương mọi điều hạnh phúc. 

PORXYA - Cám ơn anh chị về tất cả những lời chúc tụng và tôi lấy 
làm sung sướng được chúc lại anh chị cũng như vậy. Chào 
Jexica nhé. 

Lôrenzô và Jexica vào 

Và bây giờ, Baltêzar, từ trước đến nay ngươi vốn thật thà 
và trung thành, mong rằng hiện nay vẫn thế. Ngươi hãy cầm 
bức thư này và cố gắng hết sức để tới Pađu {1) nhanh chóng; cẩn 
thận đưa bức thư này tận tay ông anh họ ta là ông tiến sĩ 
Bellariô. Ông ấy đưa cho ngươi những giấy tờ và quần áo gì, 
ngươi phải hết sức cẩn thận, và đem tất cả các thứ đó, nghe 
không, với tất cả tốc độ có thể tưởng tượng được, đến bến đò đi 
Vơnidơ. Đừng nói gì cho mất thì giờ; đi, đi ngay đi; ta sẽ tới 
Vơnidơ trước ngươi. 

BALTÊZAR - Bẩm cô nương, tôi đi đây, với tất cả tốc độ thích đáng. 

Y vào 

PORXYA - Này, Nêrixa! Chị có những dự kiến để thi hành mà em 
chưa được biết: chúng ta sẽ gặp mặt chồng sớm hơn là họ nghĩ. 

NÊRIXA - Thế họ có thấy mặt chúng ta không? 

PORXYA - Có chứ, Nêrixa, nhưng trang phục một cách làm cho họ 
tưởng chị em ta đều có cái mà ta thiếu 1 (2) . Chị sẵn lòng đánh 
cuộc với em, em muốn cuộc cái gì cũng được, là khi hai chúng 
ta đã cải trang làm con trai, thì trong hai chúng ta, chị sẽ có 
vẻ là anh chàng đẹp trai hơn cả; sẽ đeo thanh đoản kiếm với 


(1) Padoue: thành phố ở nước Ý, trong xứ Vênixi, phía Tây Vơnidơ. 

(2) Ý tục tĩu. Shakespeare thường cho nhân vật nói những câu có ý tục tĩu ngầm, có 
lẽ dể đáp ứng thị hiếu của khán giả. Nhưng lạ nhất là cho cả Porxya, một nhân 
vật nghiêm trang, cũng có những câu như vậy. 



NGƯỜI LẬỊ^BƯÔN THẬNH VỢNJDƠ 


1287 

Ì.Í.ƠỈ 

một vẻ lịch sự hiên ngang hơn, và sẽ biết lấy giọng óc nhỏ 
nhẹ của chàng trai mới lớn một cách khéo hơn, đổi những 
bước chân rón rén thành một bước đi rắn rỏi, nói chuyện 
đánh nhau như một chàng trẻ huênh hoang, kể những chuyện 
khéo bịa đặt về những mối tình của các phụ nữ quý tộc mê 
chị, về những sự tỏ tình của các bà đó, một khi bị hắt hủi, 
khiến các bà ôm tương tư, đến chết; chị chả làm thế nào được; 
rồi sau chị sẽ hôl hận và dẫu sao cũng tiếc rằng đã gây ra cái 
chết của các bà đó; chị sẽ kể chừng vài chục chuyện bịa con 
con như thế, đến nỗi làm cho mọi người phải quyết đoán rằng 
chị đã rời khỏi nhà trường được hơn một năm là ít. Chị có 
trong đầu óc hàng nghìn những cái trò vặt vãnh ngây thơ của 
những chàng trẻ con non choẹt huênh hoang mà chị muôn 
thực hành. 

NÊRIXA - Thế nào, chị định cho chúng ta biến thành đàn ông à? (1) 

PORXYA - Xì! Em hỏi ngớ ngẩn quá! Nếu em mà ở gần một kẻ đầu 
óc xuyên tạc!... Thôi, hãy đi theo chị, chị sẽ nói cho em nghe tất 
cả những điều chị mưu tính, khi chị đã lên xe, hiện xe đương 
đợi chúng ta ở cổng vườn. Mau chân lên, vì hôm nay chúng ta 
phải đi hai chục dặm đường đấy. 

Cùng vào 


CẢNH V 

Vẫn ở Belmônt - Một khu vườn 


Lanxơlô và Jexica ra 

LANXƠLÔ - Thì đúng thế; vì cô còn lạ gì, tội cha đổ xuống đầu con 
mà lại: bởi thế nên tôi lo sợ thay cho cô lắm. Đối với cô, từ 


(1) Đây có một lộng ngữ không dịch được. Turn to men, có nghĩa là “biến thành 
đàn ông”, và cũng lại có nghĩa là “hiến cho đàn ông”. Nêrixa cũng tinh quái như 
Graxyanô. 



1288 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


trước dến nay bao giờ tôi cũng vẫn nói thật; cho nên bây giờ tôi 
nghỉ ngơi (1) thế nào về vấn đề này, tôi cứ nói thật với cô. Cô 
hãy hưởng cuộc sống đi, vì, nói rất thành thật, tôi cho rằng cô 
bị trời đày dọa rồi. Chỉ có mỗi một hy vọng cho cô thôi, mà 
cũng lại là một thứ hy vọng lai căng. 

ƠEXICA - Hy vọng thế nào, hở anh? 

LANXƠLÔ - Lạy Đức Bà, cô có thể một phần nào đó hy vọng rằng cô 
không phải là con của ông Do Thái (2) . 

JEXICA - Đó là một thứ hy vọng lai căng (3) 4 thật, vì nếu vậy thì lại là 
tội lỗi của mẹ tôi nó rơi xu ông đầu tôi. 

LANXƠLÔ - Thế thì, nói thật tình, tôi rất lo rằng không khéo cô bị 
tội tình cả về phía cha, cả về phía mẹ. Thành thử muốn trách 
Ông Cả, là cha cô, tôi lại ngã vào bà Ba Mươi, là mẹ cô; đằng 
nào thì cô cũng bị nguy cả. 

JEXICA - Tôi sẽ được cứu rỗi bởi chồng tôi: anh ấy đã làm cho tôi 
thành người Cơ đốc giáo rồi... 

LANXƠLÔ - Thế thì cậu ấy thật đáng trách: những người Cơ đôc 
giáo chúng tôi cũng đã khá đông lắm rồi, cũng vừa đủ số để có 
thể cùng sống dễ chịu với nhau. Cứ cái thói cuồng nhiệt lôi 
kéo thêm người Cơ đốc giáo như thế kia, rồi chỉ tổ làm tăng 
giá lớn: nếu tất cả mọi người đều trở thành ăn thịt lợn cả {4) , 
thì chả bao lâu sẽ không làm sao kiếm được một món chả 
nướng, dù có tiền. 

Lôrenzô ra 

JEXICA - Tôi sẽ mách với nhà tôi những điều anh vừa nói đó; nhà 
tôi đến kia kìa. 


(1) Nhân vật này hay dùng lẫn từ ngữ, như đã chú thích ờ trên, ở đây đáng lẽ nói 
cogitation (suy nghĩ, nghĩ ngợi) thì y lại nói agitation (xao xuyến, náo động). 
Chúng tôi dịch chuyển đi một chút, đáng lẽ nối nghĩ ngợi thì cho y nói nghỉ ngơi. 
Những trường hợp như vậy xảy ra luôn luôn trong lời lẽ của y, nếu mồi lần lại ghi 
chú thì bề bộn quá, nên chúng tôi lược đi rất nhiều, chĩ thỉnh thoảng mới nêu lên 
dể bạn đọc thấy tính cách nhân vật thôi. 

(2) Xem chú thích 1 (Hồi Hai, cảnh III). 

(3) Lộng ngữ giừa nghĩa bóng của tiếng bastard là lai căng, pha trộn lăng nhăng, 
và nghĩa den là pha giống, con ngoại tình. 

(4) Người theo đạo Do Thái không ãn thịt lợn. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1289 


LÔRENZÔ - Lanxơlô, chả bao lâu nữa tao đến ghen với mày mất 
thôi, nếu mày cứ kéo vợ tao vào các xó xỉnh thế này. 

JEXICA - Ồ, anh chả có gì phải lo ngại. Lanxơlô với em, đương có 
chuyện bất hòa đây. Hắn nói vđi em một cách thản nhiên 
rằng em sẽ không được hưởng phúc ở Thiên đường, vì em là 
con một người Do Thái, và anh làm việc có hại cho xã hội, vì 
lôi kéo những người Do Thái về theo đạo Cơ đốc, anh làm cho 
lợn tăng giá. 

LÔRENZÔ (nói với Lanxơỉổ)- Tao sẽ chịu trách nhiệm về việc đó với 
quốc gia dễ hơn là mày về chuyện làm to bụng con bé da đen: 
con bé người Môrơ có chửa với mày rồi đấy, Lanxơlô ạ. 

LANXƠLÔ - ồ! Khi mắc bả tình yêu, thì có sợ gì con bé người 
Môrơ! (1) 

LÔRENZỔ - Tất cả những kẻ điên rồ đều hay chơi chữ! Tao nghĩ 
rằng ít lâu nữa cái duyên đẹp nhất của trí tuệ sẽ là im lặng, 
và cái trò hay nói chỉ dành riêng cho lũ vẹt thôi. Hãy trở 
vào nhà đi, đồ láo lếu, và bảo chúng sẵn sàng cơm nưđc bữa 
trưa đi. 

LANXƠLÔ - Bẩm cậu, xong rồi ạ: tất cả bọn họ đều sẵn sàng ăn rất 
ngon miệng. 

LÔRENZÔ - Trời ơi! Mày làm cái trò hí ngôn lộng ngữ gì thế? Thỏi, 
bảo họ sửa soạn bữa ăn đi. 

LANXƠLỒ - Cũng xong rồi ạ (2) thưa cậu, đáng lẽ cậu phải nói “dọn 
bàn ăn” mới đúng. 

LÔRENZÔ - Thì dọn bàn ăn đi vậy. 

LANXƠLÔ - Bẩm cậu, con đội mũ (3) , trước mặt cậu ạ? ô, không! Con 
biết giữ phép mà! 


(1) Câu này chúng tôi dịch theo bản tiếng Pháp của Đăngsanh, bản này cũng chỉ 
dịch lược lấy trò lộng ngữ, vì câu nguyên văn tiếng Anh chỉ toàn những lộng ngữ, 
còn ý nghĩa thì rất lằng nhằng, chẳng hiểu nói gì. (Trong bản tiếng Pháp của Xuy 
Zan Forêy, đoạn văn này bị lược bỏ) - Lại còn cô bé người Môrơ này nữa, ồ đâu 
bỗng nhảy vào vở kịch, rồi biến ngay mất! 

(2) Lại trò lộng ngữ. Prepare dinner, nghĩa là sửa soạn bữa ăn, dọn bàn, V.V.... 
nhưng cũng có nghĩa là nấu nướng các món của bữa ăn. Lôrenzô nói theo nghĩa 
trên, thì Lanxơlô trả lời theo nghĩa dưới. 

(3) Lộng ngữ coưer (tiếng Pháp: couvert), nghĩa là dọn bàn ăn, đặt dao, dĩa, v.v... 
Cũng có nghĩa là che phủ, dội mù. 



1290 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LÔRENZÔ - Thế nào? Mày định câu nào cũng gây sự với tao đấy à? 
Mày định đốc ra cả một lúc tất cả kho tàng trí tuệ mày cho tao 
xem chắc? Hãy nghe một người thật thà nói với mày một cách 
thật thà. Hãy đi tìm chúng bạn của mày, bảo họ bày bàn ăn, 
dọn món ăn lên, và chúng ta sẽ vào ăn. 

LANXƠLÔ - Thưa cậu, bàn ăn thì sẽ được dọn; món ăn thì sẽ được 
bày (1) , còn chuyện vào ăn, bẩm cậu, thì sẽ tùy theo sở thích và 
cao hứng của cậu thôi. 

Y vào 

LÔRENZÔ - Hắn có trí biện biệt đáng quý! Em thử xem lời lẽ của 
hắn thật là gắn bó! Thằng hề điên đã nhồi vào trí nhớ một mớ 
những lời dí dỏm, nhưng anh lại biết nhiều tên hề điên khác, 
thuộc hạng cao hơn, cũng giàu lời dí dỏm bằng hắn, và chỉ vì 
thích nói dí dỏm mà làm sai lạc cả chủ đề câu chuyện. Thế nào! 
Em ở đây có vui thích không, Jexica? (2) Em ngoan, em hiền của 
anh, hãy cho anh biết ý nghĩ của em, em có yêu thích người vợ 
của ngài Baxaniô không? 

JEXICA - Yêu thích không nói sao cho xiết được. Mong rằng ngài 
Baxaniô sẽ sông một cuộc đời gương mẫu, vì, có diễm phúc 
được một người vợ như thế kia, ngài được hưởng ở ngay cõi 
trần những lạc thú của thiên đường. Và, nếu ở cõi trần, ngài 
không xứng đáng những lạc thú đó, thì lẽ đương nhiên là sẽ 
không bao giờ ngài được lên Thiên đường cả. Vâng, nếu có 
hai vị thần nào ở núi Ôlanhpơ (3) đánh cuộc với nhau gì đó ở 
cõi thần tiên, mà đặt cuộc là hai người đàn bà ở cõi trần 
này, và nàng Porxya là một trong hai người đó, thì thật là 
phải bù thêm cho người kia một kho vàng ngọc, vì ở thế 
gian phàm tục khốn khổ này, không có người nào tương 
đương với nàng. 


(1) Lại một trò lộng ngữ nữa! Lôrenzô bảo: cover the table (bày bàn ăn) và serve in 
the meat (dọn món ăn lên) thì Lanxơlô nói ngược lại: the table shall be serv’d in 
(bàn ăn sẽ dược dọn) và the meat shall be cover’d (món ăn sẽ được đậy điệm). 

(2) Hỏi xong câu này, không thấy Jexica trả lời, Lôrenzô lại hỏi tiếp ngay câu sau. 
Đãngsanh cho rằng Lồrenzô hỏi xong, liền ôm hôn Jexica, rồi hỏi tiếp câu sau, 
nên trong bản Pháp vãn của ông, có ghi chú thêm động tác: Anh hôn chị, không có 
trong nguyên văn. 

(3) Olympe : tên ngọn núi ở Hy Lạp. Ngày xưa, tương truyền là nơi hội họp của 
chư thần. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1291 


LÔRENZÔ - Em CÓ ở anh một người chồng giá trị tương đương với giá 
trị làm vợ của nàng Porxya. 

JEXICA - Xin anh hãy hỏi em xem em nghĩ về điều đó như thế nào 
đã chứ. 

LÔRENZÔ - Lát nữa anh sẽ hỏi. Trước hết ta hãy đi ăn đã. 

JEXICA - Không, không, hãy để cho em được ca tụng anh trong khi 
em đương đói bụng. 

LÔRENZÔ - Không, xin em hãy để dành những lời ca tụng cho bữa 
ăn, vì lúc đó thì, dù nó thế nào đi nữa, xen lẫn vào những món 
khác, nó cũng dễ tiêu. 

JEXICA - Được lắm, lúc đó em sẽ mời anh xơi món đó cho mà xem. 

Cùng vào 



HỒI BỐN 


CẢNH I 

Vơnidơ - Một Tòa án 


Vị Đại thống lĩnh, các đại quan nhân, Antôniô, 

Baxaniô, Graxyanô, Xalêriô, v.v... cùng ra 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Thế nào! Antôniô có đây không? 

ANTÔNIÔ - Dạ có, để hầu Điện hạ. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Ta lấy làm buồn cho ngươi: ngươi có việc mắc míu 
với một đối thủ gỗ đá, một tên khốn nạn vô nhân đạo, không 
biết động lòng thương xót, không có một mảy may từ tâm nào. 

ANTÔNIÔ - Tôi có được biết rằng Điện hạ đã mất nhiều công để làm 
dịu bớt sự ác nghiệt của những yêu sách của nó; nhưng vi nó 
vẫn khăng khăng như cũ và không có một cách nào hợp pháp 
để làm cho tôi tránh khỏi sự thù hằn của nó, nên tôi sẽ đem 
thái độ bình tĩnh để đối phó với sự cuồng nộ của nó, và tôi đã 
chuẩn bị tinh thần để chịu đựng, với một tâm hồn bình thản, sự 
tàn bạo và điên cuồng của tâm hồn nó. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Thôi, hãy tạm lui, và cho dẫn tên Do Thái vào đây. 

XALÊRIÔ - Hắn đợi chờ ở ngoài cửa; bẩm ngài, hắn vào đây rồi. 

Saỉỉôc ra 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Hãy dãn ra, cho y tiến vào tới trước mặt tòa. 
Sailôc, tất cả thiên hạ đều nghĩ, và ta cũng nghĩ như thiên hạ, 
rằng ngươi đã cố tình giữ thái độ có vẻ độc ác bề ngoài cho đến 
phút cuối cùng, nhưng đến lúc đó, người ta tin rằng ngươi sẽ 
biểu lộ lòng thương xót và khoan dung một cách lạ lùng hơn cả 


NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1291 


LÔRENZÔ - Em có ở anh một người chồng giá trị tương đương với giá 
trị làm vợ của nàng Porxya. 

JEXICA - Xin anh hãy hỏi em xem em nghĩ về điều đó như thế nào 
đã chứ. 

LÔRENZÔ - Lát nữa anh sẽ hỏi. Trước hết ta hãy đi ăn đã. 

JEXICA - Không, không, hãy để cho em được ca tụng anh trong khi 
em đương đói bụng. 

LÔRENZÔ - Không, xin em hãy để dành những lời ca tụng cho bữa 
ăn, vì lúc đó thì, dù nó thế nào đi nữa, xen lẫn vào những món 
khác, nó cũng dễ tiêu. 

JEXICA - Được lắm, lúc đó em sẽ mời anh xơi món đó cho mà xem. 

Cùng vào 




NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1293 


Sự ác nghiệt lạ lùng và giả cách của ngươi, rằng đáng lẽ đòi áp 
dụng hình phạt, nghĩa là một cân thịt tươi của người lái buôn 
tội nghiệp kia, không những ngươi sẽ từ bỏ những pháp quyền 
của ngươi, mà động lòng trắc ẩn, chạnh mối từ tâm, ngươi sẽ xá 
cho y một phần số nợ, vì đoái nhìn thương hại đến các tai ương 
chồng chất trên đầu y, nó có thể đè bẹp gí một nhà phú thương 
đại gia và làm cho những tâm hồn bằng sắt, những trái tim 
bằng đá, những quân Thổ Nhĩ Kỳ hung bạo và những quân 
Hung nô dã man chưa hề bao giờ làm điều nhân đức, cũng phải 
bật lên những tiếng kêu thương xót. Tất cả chúng ta chờ đợi ở 
ngươi một câu trả lời nhân đức, người Do Thái ạ. 

SAILÔC - Tôi đã trình bày với Điện hạ các ý định của tôi, và lời thề 
của tôi trên thánh lễ Xaba (1) là đòi đúng nợ nần và thanh toán 
văn tự. Nếu ngài từ chối tôi những điều đó thì tôi xin nguyền 
cho những tai họa lớn nhất đe dọa hiến chương (2) của ngài và 
các quyền tự do của nước ngài. Ngài hỏi tôi tại sao tôi lại thích 
một cân thịt dễ bị hủy hoại, hơn là ba nghìn đuyca? Tôi sẽ 
không trả lời về điều đó: nhưng hãy cứ nói rằng đó là cái cao 
hứng riêng của tôi, thì đă đủ trả lời chưa? Cứ ví thử như có một 
con chuột quấy rối sự yên tĩnh của nhà tôi, và tôi thích bỏ ra 
một vạn đuyca để đánh bả nó! Câu trả lời như vậy, ngài đã vừa 
lòng chưa? Có những người cứ trông thấy một con lợn há mồm 
là không thể nào chịu nổi; có những kẻ cứ trông thấy một con 
mèo là phát điên lên; lại có những kẻ khác cứ nghe thấy tiếng 
kèn bong bóng khò khè là vãi đái ra. Vì tâm hướng chủ trì các 
tình cảm của con người ta, quy định theo chiều riêng của nó cái 
gì làm cho ta ưa hoặc ghét. Bây giờ, xin trả lời ngài đây: cũng 
như người ta không cần phải nói lý do khi người ta không chịu 


(1) Sabbat: ngày thứ bảy trong tuần lễ, theo Do Thái giáo, ngày đó nghỉ tất cả mọi 
công việc. 

<2) Cứ theo đoạn văn này thì Vơnidơ hóa ra là một thành thị, như Luân Đôn hồi 
đó, dược hưởng ưu quyền do một hiến chương của nhà vua ban cho và có thể bị hủy 
bỏ nếu vi phạm công lý. Thực ra thì Vơnidơ là một quốc gia có chủ quyền, một 
nước cộng hòa độc lập, được thịnh vượng nhờ nền thương mại có các thương gia 
nước ngoài đóng góp, nên vị đại thống lĩnh không muốn vi phạm luật pháp sợ bọn 
này bỏ đi, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của nước mình. (Xem Hồi Ba, cảnh III, đối 
thoại cuối cùng của Antôniô). 

Vậy có ý kiến cho rằng văn cảo của kịch bản có nhiều bàn tay góp phần biên 
soạn, cho nên có những mâu thuẫn linh tinh. 



1294 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


nổi cảnh tượng một con lợn há mõm, một con mèo hiền lành và 
có ích, hoặc tiếng kèn bong bóng, mà người ta bắt buộc phải 
chịu nỗi xấu hổ không sao tránh khỏi, là xúc phạm người khi 
chính mình bị người xúc phạm, cũng như vậy, tôi không thể 
nào đưa ra, mà cũng không muôn đưa ra những lý do này nọ, 
ngoài cái lý do là tôi có một mối thù cố kết, một mối ác cảm đặc 
biệt đối với Antôniô, nó làm cho tôi truy tố y trong một vụ kiện 
tốn kém cho tôi. Ngài đã vừa lòng về câu trả lời của tôi chưa? 

BAXANIÔ - Con người gỗ đá kia, đó không phải là một câu trả lời có 
thể bào chữa cho âm mưu ác độc của ngươi. 

SAILÔC - Ta không cần phải có những câu trả lời vừa lòng ngươi. 

BAXANIÔ - Hễ cứ không yêu ai là phải giết đi sao? 

SAILỒC - Hễ cứ không muốn giết ai là phải thù ghét sao? (1) 

BAXANIÔ - Sự xúc phạm không gây ra thù hằn ngay lúc đầu. 

SAILÔC - Thế nào, anh lại muốn một con rắn cắn anh đến hai lần sao? 

ANTÔNIÔ - Xin bạn chớ quên rằng bạn đương tranh cãi với tên Do 
Thái. Nếu bạn có thể đứng trên bờ mà cầu xin biển khơi hạ thấp 
mực nước thuỷ triều thường lệ xuống, có thể hỏi một con chó sói 
tại sao nó đã làm cho con cừu cái phải be be gọi con, có thể cấm 
những cây thông trên núi không được khua động lá cành và 
không được xào xạc khi bị gió trời thổi táp: nếu bạn có thể làm 
thành công những việc khó khăn nhất thì bạn có thể làm mềm 
trái tim Do Thái của hắn (vì còn có cái gì rắn hơn nữa?). Vì thế 
cho nên, tôi khẩn cầu bạn đừng thương lượng gì nữa, đừng mưu 
toan gì nữa, nhưng, với tất cả sự ngắn gọn và giản đơn thích 
hợp, để cho tôi thụ hình và tên Do Thái thỏa nguyện. 

BAXANIỒ - Không phải là ba nghìn đuyca, mà sáu nghìn đây. 

SAILÔC - Dù mỗi đồng đuyca đó chia làm sáu phần và mỗi phần là 
một đuyca, tôi cũng không lấy; tôi muốn người ta làm đúng theo 
văn khế. 


(1) Câu đối đáp này, ý nghĩa không được rành mạch và không gắn bó với ý câu 
trên. Nguyên văn tiếng Anh là Hates any man kill the things they do not lovel 
Bản tiếng Pháp của Xuyzan Fôrêy dịch là Est-ce qu’on hait ce qu’on n’a pas enưie 
de tuer ? và bản của Đăngsanh: Un homme quelconque déteste-t-il ưêtre qu’il ne 
voudrait tuer ? Cả hai bản đều sát nghĩa, nhưng cũng không làm cho ý của nguyên 
văn được rành mạch và gắn bó hơn tí nào. Cuối cùng, vẫn.chỉ là một câu đối đáp 
cùi nhầy, không có quan hệ gì sít sao với câu hỏi trên của Baxaniô. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1295 


ĐẠI THỐNG LỈNH - Làm sao ngươi có thể mong được khoan dung, nếu 
chính ngươi không khoan dung cho người? 

SAILÔC - Không làm gì nên tội, tôi có sợ gì bị ai xét xử? Các ngài có 
ở nhà các ngài rất nhiều nô lệ, mà các ngài dùng vào những 
công việc nặng nề hết sức ti tiện và bỉ ổi, cũng như những con 
lừa, con chó và con la của các ngài, lấy lẽ rằng các ngài dã mua 
chúng về. Lẽ nào tôi lại đến nói với các ngài: “Hãy phóng thích 
chúng đi, hãy gả cho chúng những cô thừa kế của các ngài! Tại 
sao họ lại phải khó nhọc dưới gánh nặng nề? Hãy cho họ dược 
nằm những giường êm ấm cũng bằng giường của các ngài, và 
cho họ dược ăn ngon miệng những món ăn cũng như của các 
ngài.” Các ngài sẽ trả lời tôi: “Những tên nô lệ đó là của ta.” 
Tôi cũng trả lời các ngài như vậy: cân thịt mà tôi đòi ở hắn, tôi 
mua đắt lắm đấy; nó là của tôi, và tôi phải đòi được. Nếu các 
ngài từ chối không nghe lời yêu cầu của tôi, thì nhơ nhuốc cho 
pháp luật của các ngài! Không còn tin cậy được ở luật pháp của 
Vơnidơ nữa. Tôi đòi hỏi công lý; xin hãy trả lời: tôi có sẽ được 
hưởng công lý không? 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Ta có quyền hoãn phiên tòa cho đến khi Bellariồ 
tới, ông ấy là một vị tiến sĩ lỗi lạc mà ta dã mời đến đây hôm 
nay, để giải quyết vụ này. 

XALÊRIÔ - Bẩm ngài, ở ngoài cửa, có một người đưa thư từ Pađu mới 
tới, có mang thư tín của vị tiến sĩ. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Đem thư vào đây; dẫn người đưa thư vào. 

BAXANIÔ - Hãy tươi tỉnh lên, Antôniô! ồ! bạn ơi, hãy vững dạ! Tên 
Do Thái sẽ lấy được thịt của tôi, máu của tôi, xương của tôi, tất 
cả, trước khi bạn mất vì tôi một giọt máu nào của bạn. 

ANTÔNIÔ - Tôi là con cừu bệnh tật của đàn cừu, sẵn sàng được chỉ 
định để hy sinh; trái cây còm cõi nhất phải rụng xuống đầu 
tiên; vậy số phận của tôi là thế: bạn không thể làm gì tốt hơn, 
Baxaniô ạ, là sống và viết văn bia cho tôi. 

Nêrixa ra, cải trang thành một chàng thư ký luật sư 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Có phải tiên sinh do ông Bellariô phái từ Pađu 
đến đây không? 

NÊRIXA - Bẩm Điện hạ, vâng; Bellariô gửi lời kính chào Điện hạ. 

Rồi chị đưa một phong thư cho ông ta 



1296 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BAXANIÔ - Việc gì ngươi phải liếc dao hăm hở thế? 

SAILÔC - Để cắt thịt đền nợ của cái kẻ vỡ nợ kia. 

GRAXYANÔ - Tên Do Thái gỗ đá kia, mày liếc sắc lưỡi dao này 
không phải là trên đế giày của mày, mà chính là trên trái tim 
của mày vậy; không một thứ kim khí nào, cho cả đến lưỡi búa 
của đao phủ đi nữa, có thể sắc bằng nửa phần sự thù hằn mài 
sắc của mày. Vậy ra không có một lời cầu khẩn nào có thể làm 
cho mày dộng lòng được ư? 

SAILÔC - Không. Không có lời cầu khẩn nào mà trí óc của mày có 
thể nghĩ tới được. 

GRAXYANÔ - Ôi! Tao nguyền cho mày bị đày nơi hỏa ngục, hỡi đồ 
chó không gì lay động nổi! Công lý mà để cho mày sống, thật là 
có tội! Chỉ thiếu chút nữa là mày làm dao động lòng tín ngưỡng 
của tao bằng cách làm cho tao chia sẻ ý kiến của Pytagorơ (1) , 
cho rằng linh hồn của loài vật nhập vào cơ thể loài người: hồn 
vía chó dữ của mày trước kia sông trong một con chó sói, nó bị 
chết treo vì đã ăn thịt người, rồi ngay từ giá treo cổ, hồn vía nó 
bay ra nhập vào mày, khi mày còn nằm trong bụng mẹ, vì 
những thèm khát của mày là của một con chó sói khát máu, đói 
và điên cuồng. 

SAILÔC - Hễ mày còn chưa xóa được chữ ký trong văn tự, thì mày 
kêu to như thế chỉ tổ hại phổi mà thôi; hãy sửa lại đầu óc cho 
ngay ngắn, cu cậu ơi, kẻo nó hỏng mất không sao cứu chữa được 
nữa. Xin tòa xử cho tôi. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Bức thư của Bellariô giới thiệu với tòa một vị tiến 
sĩ trẻ tuổi và thông thái; người đó đâu? 

NÊRIXA - Hiện ở ngay gần đây, còn đợi ngài trả lời để xem ngài có 
chấp nhận không. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Ta rất vui lòng chấp nhận. Ba bôn người hãy ra 
đón vị đó vào đây cho lịch sự, trong khi tòa nghe đọc bức thư 
của Bellariô. 

VIÊN THƯ KÝ (2) (đọc)- “Xin báo tin Điện hạ biết rằng khi nhận được 


(1) Pythagore, nhà triết học và toán học Hy Lạp, ỏ thế kỷ VI trước J-C. về triết lý, 
ông theo thuyết luân hồi; có nhiều phát minh về toán học. 

(2) Theo bản dịch của Xuyzan Fôrêy, là viên thư ký đọc. Trong bản tiếng Anh và 
tiếng Pháp của Đăngsanh, thì chính vị thôhg lĩnh đọc. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1297 


thư của ngài, tôi đương ốm; nhưng, cũng ngay lúc người đưa thư 
của ngài đến, thì tôi đương có một người bạn đến chơi, một vị 
tiến sĩ trẻ tuổi của thành La Mã: tên vị đó là Baltêzar (1) . Tôi 
bèn cho vị đó biết chuyện vụ án chưa xử xong giữa người Do 
Thái và Antôniô người lái buôn; chúng tôi đã cùng nhau xem 
qua nhiều sách; vị đó biết rõ ý kiến của tôi, và góp thêm kiến 
thức của mình, mà tôi không thể nào ca tụng xiết sự uyên bác; 
nghe lời tôi khẩn khoản, vị đó đi tới ngài với ý kiến nói trên để 
đáp ứng yêu cầu của ngài, thay thế cho tôi. Tôi khẩn thiết 
mong rằng vị đó không vì tuổi ít mà không được trọng vọng 
một cách xứng đáng, vì tôi chưa bao giờ thấy con người trẻ như 
thế mà trí óc già dặn đến thế. Tôi xin giới thiệu vị đó với Điện 
hạ, mong sẽ được đón tiếp ân cần, nhất là vị đó sẽ tự giới thiệu 
với Điện hạ bằng sự đem tài học ra để Điện hạ thử dùng”. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Các người vừa nghe rõ bức thư của Bellariô viết 
cho ta. Vị tiến sĩ đó vào kia rồi thì phải. 

Porxya ra, mặc trang phục tiến sĩ luật khoa 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Tiên sinh đưa tay cho tôi bắt nào. Có phải tiên 
sinh do cụ Bellariô gửi đến? 

PORXYA - Bẩm ngài, vâng. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Xin mừng đón tiên sinh. Mời tiên sinh yên vị. 
Tiên sinh có biết vụ kiện cáo mà tòa đương họp đây để xét xử 
không? 

PORXYA - Tôi đã biết rõ nội vụ một cách tường tận. Hiện ở đây, ai 
là người lái buôn? ai là người Do Thái? 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Antôniô và Sailôc, cả hai người tiến lên. 

PORXYA - Tên ông có phải là Sailôc không? 

SAILÔC - Sailôc là tên tôi. 

PORXYA - Vụ kiện của ông thật là kỳ quặc; tuy vậy, nó rất đúng thể 
thức, nên luật pháp của Vơnidơ không thể nào ép ông phải thôi 
đi được. (Hỏi Antôniô) - Ông hiện đương thuộc quyền xử trí của 
ông ta, có phải không? 

ANTÔNIÔ - Vâng, đúng như y nói. 


(1) Porxya thông minh như vậy, mà không nghĩ ra được cái tên giả nào khác hay 
sao, đến nỗi phải mượn tên của người hầu của mình? 


82-SECHXPIA 



1298 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


PORXYA - Ông có thừa nhận tờ văn khế không? 

ANTÔNIÔ - Tôi thừa nhận. 

PORXYA - Vậy người Do Thái phải £Ó lượng khoan hồng. 

SAILÔC - Do áp lực nào mà tôi lại phải khoan hồng? Xin nói cho 
tôi nghe. 

PORXYA - Chính bản chất của sự khoan hồng là không vâng theo áp 
lực; nó từ trên trời sa xuống như một trận mưa tốt lành; nó 
được trời ban phước hai lần: được ban phước trong kẻ ra ơn 
cũng như trong kẻ chịu ơn. Có uy lực hơn cả, ở những kẻ có uy 
quyền lớn nhất, nó thích hợp với bậc quân chủ ở ngai vàng, còn 
hơn cả vòng vương miện nữa. Long cổn của nhà vua là biểu 
tượng của uy quyền thế lực, là đặc trưng của sự hùng vĩ và uy 
nghi khiến mọi người phải kính sợ các vua chúa, nhưng sự 
khoan hồng còn mở mang lĩnh vực cao hơn lĩnh vực của cổn 
miện nữa; nó có ngai vàng của nó trong trái tim các vì vua 
chúa; nó là một đặc trưng của chính Thượng đế, và quyền lực 
trần gian có vẻ là quyền lực của Thượng đế khi có sự khoan 
hồng làm cho công lý khoan hòa đi. Vì thế cho nên, hỡi người 
Do Thái kia, mặc dầu ngươi kiện đúng công lý, nhưng hãy nghĩ 
cho kỹ điều này, nếu cứ để cho công lý mặc sức tiến hành, thì 
không bao giờ có ai được cứu rỗi. Chúng ta cầu nguyện để được 
hưởng khoan hồng và cũng lời cầu nguyện đó dạy chúng ta nên 
mở lượng khoan hồng. Ta đã nói dài về chủ đề đó như vậy là 
cốt để ngươi dịu bớt sự nghiêm khắc của cáo trạng của ngươi, vì, 
nếu ngươi cứ một mực khăng khăng như cũ, thì tòa án nghiêm 
minh của Vơnidơ sẽ phải xử phán cho người lái buôn kia chịu 
hình phạt. 

SAILÔC - Xin cứ để cho những hành động của tôi đổ lên đầu tôi. Tôi 
đòi hỏi công lý và sự thi hành các điều khoản của văn khế. 

POEXYA - Người kia không có khả năng hoàn lại ngươi số tiền của 
ngươi sao? 

BAXANIÔ - Có, tôi xin nộp số tiền đó thay cho ông ấy, ở đây, trước 
tòa; phải, tôi xin nộp gấp hai lần trị số của món tiền; nếu như 
thế chưa đủ, tôi xin cam kết nộp gấp mười lần, dù tôi có phải 
mất cả hai bàn tay, mất cả đầu, mất cả trái tim của tôi, nếu 
như thế vẫn còn chưa đủ, tức là kẻ ác có thể vô tội vạ đè nát 
con người lương thiện. Vậy tôi khẩn cầu các ngài: các ngài hãy 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1299 


bắt công lý phải nhượng bộ, nhân danh uy quyền của các ngài; 
các ngài hãy làm cái việc sai trái nhỏ đó để nhằm một việc 
nhân nghĩa rất lớn, và kìm hãm những mưu đồ của tên quỷ độc 
ác kia. 

PORXYA - Không nên làm như thế. Không có quyền lực nào ở 
Vơnidơ có quyền thay đổi một sắc lệnh đã ban bố; làm như vậy 
sẽ tạo nên một tiền lệ, và vin vào cái gương đó, trăm nghìn sự 
nhũng lạm sẽ xúm lại làm hại Nhà nước; không thể làm như 
thế được. 

SAILÔC - Mội vị Đaniel (1) , đúng rồi, một vị Đaniel đến đây để xử 
chúng ta đấy; hỡi quan án trẻ tuổi và sáng suốt, tôi tôn kính 
người biết mấy. 

PORXYA - Cho ta xem tờ văn khế nào. 

SAILÔC - Đây ạ, thưa ngài tiến sĩ rất tôn kính; đây ạ. 

PORXYA - Sailôc, người ta biếu ngươi gấp ba lần số tiền của ngươi đấy. 

SAILÔC - Một lời thề, một lời thề, tôi đã có một lời thề với Trời; chả 
lẽ tâm hồn tôi lại vi bội lời thề! Không, dù đổi lấy tất cả thành 
Vơnidơ, cũng không. 

PORXYA - Hạn kỳ đề ra trong văn khế đã qua rồi, và theo đúng luật, 
người Do Thái có quyền đòi một cân thịt, do chính tay y cắt lấy 
gần sát trái tim. Ngươi hãy khoan hồng; hãy nhận gấp ba lần 
sô" tiền, và bảo ta xé tờ văn khế đi. 

SAILÔC - Khi nào nó đã được thanh toán đúng theo nội dung của nó, 
vâng. Ngài có vẻ là quan tòa tài giỏi; ngài biết rõ pháp luật; 
ngài đã trình bày nội vụ rất rắn rỏi: nhân danh pháp luật mà 
ngài là một cột trụ đáng kính, tôi trịnh trọng yêu cầu ngài tiến 
hành cuộc xử phán. Lời nói của con người không có uy lực gì 
làm tôi đổi ý được. Tôi khăng khăng một mực yêu cầu theo 
đúng văn khế. 

ANTỒNIÔ - Tôi khẩn cầu tòa tuyên án đi cho. 

POEXYA - Vậy thì ngươi phải chuẩn bị đưa ngực ra để đón mũi dao 
của y. 

SAILÔC - Ôi, vị quan tòa cao quý! ôi, chàng trẻ tuổi ưu việt! 


(1) Danỉel: một trong bốn vị tiên tri lớn (thế kỷ VII trước J.c.), có tiếng thông 
minh sáng suốt, được vua Nabucôđônôzor trọng dụng. 



1300 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


PORXYA - Dụng ý và mục tiêu của pháp luật đều hoàn toàn phù hợp 
với điều khoản hình phạt, điều khoản đó, theo tờ văn khế, phải 
được thi hành. 

SAILÔC - Thật là chí lý. Ôi! vị quan tòa ngay thẳng và sáng suốt! 
Ngài thật là già dặn hơn bề ngoài nhiều lắm! 

PORXYA (nói với Antôniô) - Ngươi hãy phanh ngực ra. 

SAILÔC - Phải rồi, ở ngực: đó là lời văn của tờ văn khế, có phải 
không, hỡi vị quan tòa cao quý? gần sát trái tim: đó chính là lời 
lẽ trong văn khế. 

PORXYA - ở đây có cân để cân thịt không? 

SAILÔC - Tôi có mang theo đây sẵn sàng đủ cả. 

PORXYA - Sailôc, có lẽ cần phải cho gọi, phí tổn do ngươi chịu, một 
nhà phẫu thuật để hàn lại những vết thương, kẻo y mất nhiều 
máu có thể chết được. 

SAILÔC - Trong văn khế có ghi điều đó không? 

PORXYA - Không, không có ghi thành lời, nhưng cần gì, ngươi nên 
làm việc đó vì lòng nhân đức. 

SAILÔC - Tôi không thể đồng ý với ngài được; trong văn khế không 
có điều khoản đó. 

PORXYA - Còn người lái buôn kia, ngươi có muôn nói gì không? 

ANTÔNIÔ - Chả nói gì nhiều lắm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, và rất 
sẵn sàng. Baxaniô, hãy đưa tay tôi bắt. Vĩnh biệt! Bạn hãy an 
hưởng hạnh phúc, đừng nên buồn lòng thấy tôi đến nỗi này vì 
bạn, vì trong chuyện này Vận mệnh đã tỏ ra khoan hồng hơn 
thường lệ; Vận mệnh vẫn có thói quen để cho những người bị 
tai họa sống thừa sau khi phá sản, để trông thấy, khi mắt lõm 
trán nhăn, một tuổi già nghèo khổ; Vận mệnh miễn cho tôi cái 
hình phạt lâu dài đó, mà sự khốn cùng bắt người ta phải chịu 
đựng. Bạn hãy nói chuyện về tôi với người bạn trăm năm cao 
quý của bạn; hãy kể cho nàng nghe cái chung cục của Antôniô, 
hãy nói cho nàng biết tôi yêu quý bạn biết chừng nào; hãy biểu 
dương người quá cố, và, khi đã xong xuôi tất cả, hãy hỏi nàng 
xem có thực là Baxaniô đã có một người bạn có tình thắm thiết 
hay không. Nếu bạn tiếc là đã mất một người bạn, thì người 
bạn đó lại không tiếc đã trả nợ cho bạn, và nếu tên Do Thái cắt 
khá sâu, tức là tôi trả nợ cho bạn với tất cả trái tim của tôi vậỵ. 



NGƯỜI LẢI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1301 


BAXANIÔ - Antôniô, tôi đã kết duyên với một người vợ mà tôi quý 
ngang với đời sống của tôi, nhưng cả đến đời sống của tôi, vợ 
tôi và tất cả thế giới đối với tôi cũng không quý hơn đời sống 
của bạn: tôi sẵn lòng thí bỏ tất cả, sẵn lòng hy sinh tất cả cho 
con quỷ độc ác kia, để cứu bạn. 

PORXYA - Nếu vợ anh có mặt ở đây để nghe thấy lời đề nghị đó thì 
chắc là chị ấy chả cám ơn anh mấy đâu. 

GRAXYANÔ - Tôi có một người vợ mà tôi yêu quý, tôi xin bảo đảm 
như vậy; tôi sẵn lòng cầu mong cho hắn được ở Thiên đường rồi, 
nếu ở trên đó hắn có thể có quyền lực gì thay đổi được trái tim 
của tên chó Do Thái kia. 

NÊRIXA - May cho anh mà anh cầu mong như vậy vắng mặt chị ấy, 
vì lời cầu chúc dó rất có thể làm cho gia đình anh lục dục đấy. 

SAILÔC (nói riêng) - Thật rõ bọn Cơ đốc giáo chúng nó làm chồng 
như vậy đó. Ta có một đứa con gái; thà cho nó lấy bất cứ một 
thằng nào thuộc dòng dõi của Barabax (1) còn hơn lấy một thằng 
chồng theo đạo Cơ đốc! (nói to) Chúng ta mất thì giờ về những 
chuyện lảm nhảm đấy. Xin tiếp tục cho nghe lời xử phán. 

PORXYA - Một cân thịt của người lái buôn kia là thuộc quyền ngươi: 
tòa xử cho ngươi được cân thịt đó, và pháp luật cho phép ngươi 
được lấy. 

SAILÔC - Quan tòa thật là công minh quá! 

PORXYA - Và ngươi phải cắt miếng thịt đó trên ngực của y: pháp 
luật cho phép và tòa đồng ý. 

SAILÔC - Quan tòa thật là giỏi quá! Án quyết như thế, mới là án 
quyết chứ! Nào, anh, chuẩn bị đi. 

PORXYA - Khoan đã: chưa hết. Tờ văn khế này không cho ngươi 
được lấy một giọt máu nào, nhưng được lấy một cân thịt, lời văn 
khế đã nói rõ; nếu, khi cắt thịt, ngươi làm chảy ra một giọt 
máu của người Cơ đốc giáo, thì tài sản đất cát của ngươi bị tịch 
thu, theo pháp luật của Vơnidơ, để xung công. 


(1) Barabax, tên Do Thái, khi Giêsu bị giải đến trước mặt Pôngxơ Pilat, thì tên này 
đương bị tù vì tội giặc cướp và giết người. Khi Pôngxơ Pilat dề nghị các người Do 
Thái chọn trong hai người, Giêsu và Barabax, để tha người nào vào dịp lễ Paccơ 
(lễ kỷ niệm dân Do Thái ra khỏi Ai Cập vượt qua Hồng Hải) thì dân chúng chọn 
tên giết người! Sau có câu thành ngữ: thích Barabax hơn Giêsu để nói sự mù quáng 
của dám đông. 



1302 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


GRAXYANÔ - Ôi, quan tòa công minh quá, hả, Do Thái? Quan tòa 
giỏi quá! 

SAILÔC - Có đúng là luật pháp như vậy không? 

PORXYA - Ngươi sẽ được xem tận mắt lời văn của luật pháp. Ngươi đã 
đòi công lý: ngươi sẽ được công lý, và nhiều hơn ý muốn của ngươi. 

GRAXYANÔ - Ôi, quan tòa giỏi quá, nhỉ, Do Thái! Ôi, quan tòa giỏi quá! 

SAILÔC - Thế thì, tôi nhận lời đề nghị của y: y sẽ hoàn lại tôi gấp ba 
số tiền trong văn tự, và tôi sẽ buông tha cho tên Cơ đốc giáo. 

BAXANIÔ - Tiền đây. 

PORXYA - Khoan! Tên Do Thái sẽ được xử theo công lý đầy đủ. 
Khoan! Đừng vội vã. Y sẽ không được cái gì khác hơn là khoản 
phạt đền. 

GRAXYANÔ - Hỡi Do Thái ơi! Đó thật là một quan tòa công minh, 
một quan tòa rất giỏi! 

PORXYA - Ngươi hãy chuẩn bị để cắt thịt; không được làm rỏ một 
giọt máu; cũng không được cắt nhiều hơn hoặc ít hơn một cân 
đúng: nếu cân lượng non già dù chỉ một li một lai thôi, nếu cân 
nghiêng dù chỉ một sợi tóc thôi, ngươi sẽ bị tử hình, và tất cả 
tài sản của ngươi sẽ bị tịch thu. 

GRAXYANÔ - Thật là một Đaniel thứ hai, Do Thái ạ, đúng là một 
Đaniel! Thế nào, thằng vô tín ngưỡng kia, mày bị rồi nhé! 

PORXYA - Tại sao người Do Thái còn chần chừ? Ngươi hăy lấy cái 
phần của ngươi đi. 

SAILÔC - Cho tôi xin số tiền nợ, và để cho tôi đi. 

BAXANIÔ - Ta vẫn để sẵn cho ngươi món tiền đó ở đây: cầm lấy. 

PORXYA - Y đã khước từ món tiền đó trước tòa; y sẽ được hưởng 
công lý theo đúng lời văn của khế ước. 

GRAXYANÔ - Thật đúng là một Đaniel, đã bảo mà, một Đaniel thứ 
hai! Tao cám ơn mày, Do Thái ạ, vì mày đã dạy cho tao biết cái 
câu đó. 

SAILÔC - Chỉ món tiền nợ của tôi thôi, tôi cũng không được lấy à? 

PORXYA - Ngươi sẽ chỉ được lấy duy nhất khoản phạt đền, ngươi sẽ 
thu lấy, nếu có sao ngươi phải chịu, Do Thái ạ. 

SAILÔC - Thế thì, để cho con quỷ đến xóa nợ cho nó. Tôi chả hơi đâu 
ở đây mà cãi vã. 



NGƯỜI LẢI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1303 


PORXYA - Khoan đã, Do Thái! Ngươi lại còn bị tội với pháp luật 
một cách khác nữa. Trong các luật lệ của Vơnidơ, có nói rõ 
rằng nếu một người ngoại quốc bị chứng cớ rành rành là dã có 
những mưu mô trực tiếp hoặc gián tiếp dể phạm đến tính 
mạng của một công dân thành Vơnidơ, thì một nửa tài sản của 
y sẽ bị tịch thu dể trả cho người bị mưu hại, còn nửa kia sẽ bị 
sung vào quỹ riêng (1) của Nhà nước; còn tính mạng của kẻ mưu 
hại, là ở trong tay ngài Đại thống lĩnh, chỉ riêng ngài có quyền 
xá cho y cái tội tử hình mà tất cả mọi người khác bắt buộc 
phải kết án cho y. Vậy nên, ta xin tuyên bố, đó chính là trường 
hợp của ngươi, vì rõ ràng là ngươi đã mưu toan gián tiếp, và 
ngay cả trực tiếp nữa, làm hại đến. tính mạng của bên bị, và 
như vậy là ngươi dã mắc vào những hình phạt mà ta vừa mới 
kể. Vậy, hãy quỳ xuổhg, và cầu xin ngài Đại thống lĩnh mở 
lượng khoan hồng. 

GRAXYANÔ - Mày hãy xin ngài cho phép mày được tự do treo cổ, thế 
nhưng tất cả tài sản của mày thuộc về Nhà nước rồi, thì mày 
chả còn tiền đâu mà mua dây thừng nữa: vậy là phải treo cổ 
mày bằng tiền của Nhà nước mất thôi. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Để cho ngươi thấy tinh thần của chúng ta và của 
ngươi khác nhau biết bao nhiêu, ta tha tội chết cho ngươi, 
không cần dợi ngươi phải xin; một nửa tài sản của ngươi thuộc 
về Antôniô; còn nửa kia thuộc về Nhà nước, nhưng cái nửa đó 
có thể do thái dộ phục tòng của ngươi, được đổi thành một món 
phạt vạ mà thôi. 

PORXYA - Đó là về cái phần của Nhà nước, còn về cái phần của 
Antôniô thì không. 

SAILÔC - Xin các ngài lấy đời sống của tôi di, và lấy tất cả đi, đừng 
tha tôi cái gì hết; khi các ngài lấy những nền tảng nó chống đỡ 
cái nhà của tôi, tức là các ngài lấy cái nhà của tôi đi vậy: khi 
các ngài triệt của tôi các phương tiện để sinh sống, tức là các 
ngài lấy đời sống của tôi đi vậy. 


(1> Quỹ riêng của Nhà nước (Privy coíĩer of the State): hơi khó hiểu, vì đã của Nhà 
nước, lại còn quỹ riêng. Nhưng có thể hiểu là quỹ Nhà nước dành riêng cho sự tiêu 
pha cá nhân của vị Đại thống lĩnh chăng? (ở nước quân chủ như nước Pháp hồi 
trước, Nhà nước có một quỹ riêng cho nhà vua sử dụng, gọi là liste civile. Hoặc giả 
ở đây cũng là một thứ quỹ như thế chăng?) 



1304 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


PORXYA - Chúng ta có thể tỏ lượng khoan hồng cách nào đối với 
hắn, Antôniô? 

GRAXYANÔ - Một cái dây thừng cho không; thế thôi, vì lòng yêu 
Chúa. 

ANTÔNIÔ - Nếu ngài Đại thống lĩnh và tất cả Tòa án vui lòng xá 
miễn cho hắn món phạt vạ mà các ngài định đem thay thế cho 
sự tịch thu một nửa gia tài của hắn, thì tôi sẽ xin tuyên bố là 
được hài lòng, miễn là hắn để cho tôi được quyền định đoạt về 
nửa kia để đem trả, khi nào hắn chết, cho chàng công tử đã dụ 
dỗ con gái hắn đi, với hai điều kiện: một là, để xứng đáng với 
các ân huệ kia, hắn phải theo đạo Cơ đốc ngay lập tức; hai là 
hắn phải làm trước tòa một giấy cho của, theo đó tất cả của cải 
của hắn, sau khi hắn chết, sẽ sang cho con rể hắn là Lôrenzô 
và con gái hắn. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Hắn sẽ vâng theo những điều đó, nếu không ta sẽ 
thu hồi lệnh ân xá mà ta đã ban cho hắn. 

PORXYA - Ngươi có bằng lòng không, Do Thái? Ngươi trả lời thế nào? 

SAILÔC - Tôi bằng lòng. 

PORXYA - Thư ký, đưa cho hắn tờ giấy khai cho của. 

SAILÔC - Xin cho phép tôi được đi ra khỏi nơi này, tôi thấy trong 
người khó chịu; xin gửi cho tôi tờ giấy khai cho của, tôi sẽ ký. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Đi đi, nhưng phải ký đấy. 

GRAXYANÔ - Khi mày làm lễ rửa tội, mày sẽ có hai người đỡ đầu, 
nhưng nếu tao mà làm quan tòa, thì mày sẽ có thêm mười người 
đỡ đầu nữa, nhưng là để dẫn mày xuống thuyền khổ sai, chứ 
không phải đến bồn nước rửa tội. 

Sailôc vào 

ĐẠI THỐNG LĨNH (nói với Porxya) - Tiên sinh, mời tiên sinh đến dùng 
bữa với tôi chiều hôm nay. 

PORXYA - Cúi xin Điện hạ thứ lỗi cho, nhưng chiều nay tôi phải đi 
Pađu ngay, và đã đến giờ tôi phải lên đường. 

ĐẠI THỐNG LĨNH - Tiếc rằng tiên sinh không được rảnh rang một 
chút nào. Antôniô, ngươi phải đền công tiên sinh, vì theo ý ta, 
ngươi chịu ơn tiên sinh rất nhiều đấy. 

Đại thống lĩnh vào cùng với đoàn tùy tùng 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1305 


BAXANIÔ - Thưa tôn ông đại quý, ông bạn của tôi và tôi, nhờ ở sự 
minh triết của ngài, chúng tôi hôm nay đã thoát khỏi những 
nỗi cơ cực nghiêm trọng, vậy nên chúng tôi hết sức thành tâm 
xin đem ba nghìn đuyca của tên Do Thái để đền đáp công ơn 
của tiên sinh. 

ANTÔNIÔ - Chúng tôi còn mang ơn ngài sâu xa hơn nhiều; cho nên 
chúng tôi xin dâng ngài vĩnh viễn tấm lòng kính yêu và tận tụy 
của chúng tôi. 

PORXYA - Kẻ nào được hài lòng, tức là đã được đền công đầy đủ; cứu 
được ông thoát nạn, tôi rất hài lòng, vì thế nên tôi tự coi như 
đã được đền công đầy đủ. Tôi chưa hề bao giờ tự cảm thấy thờ ơ 
với bổng lộc bằng bây giờ. Nếu sau này chúng ta gặp lại nhau, 
xin các ông hãy nhớ nét mặt tôi; xin chúc các ông may mắn và 
xin cáo biệt. 

BAXANIÔ - Tôi cần phải nài nỉ nhiều hơn nữa; xin ngài hãy nhận 
cho chút quà của chúng tôi, gọi là để tỏ lòng biết ơn của chúng 
tôi, chứ không phải để tạ lễ ngài; xin ngài hãy rộng ban cho tôi 
hai điều, một là đừng từ chối tôi, hai là tha lỗi cho tôi. 

PORXYA - Ông thúc ép tôi quá, buộc lòng tôi phải chiều ý. (Nói với 
Antôniôỷ l) - Ồng cho tôi đôi găng của ông, tôi sẽ mang nó gọi là 
kỷ niệm của ông. (Nói với Baxaniô) {2) - Vì mến ông, tôi sẽ lấy 
chiếc nhẫn này: ông đừng rút tay lại: tôi sẽ không lấy gì khác, 
và vì tinh mến yêu nhau, chắc ông sẽ không từ chối tôi chiếc 
nhẫn đó. 

BAXANIÔ - Chiếc nhẫn này, thưa ngài, là vật nhỏ mọn quá! Chỉ đưa 
ngài có thế thôi, thi tôi lấy làm ngượng lắm. 

PORXYA - Tôi sẽ không nhận cái gì khác, và bây giờ, ông ạ, tôi lại 
rất thèm muốn chiếc nhẫn này đấy. 

BAXANIÔ - Tôi coi chiếc nhẫn này quý hơn giá trị của nó; tôi muôn 
tặng ngài chiếc nhẫn đẹp nhất Vơnidơ, mà tôi sẽ cho người rao 
kèn gõ trống tìm mua; còn chiếc này, xin ngài miễn thứ cho. 


(1). (2) Qhị chú (Jộ n g tác ỳ trong bản địch của Xuyzan Fôrêy, còn trong bản tiếng 
Anh của Đăngsanh không thấy ghi. Trong lời chú thích, Đăngsanh có đưa ra hai ý 
kiến của những nhà bình luận: một ý cho rằng câu trên là nói với Antôniô, câu 
dưới là nói với Baxaniô, một ý khác cho rằng cả hai câu đều nói với Baxaniô. 
(Trong các bản in cũ không thấy ghi chú gì). 


83-SECHXPIA 





1306 


VVILLIAM SHAKE5PEARE 


PORXYA - Ông ơi, tôi thấy rằng ông rất hào phóng; ông đã dạy cho 
tôi biết ăn xin, và hình như bây giờ ông lại dạy cho tôi biết 
cách trả lời những kẻ ăn xin. 

BAXANIÔ - Thưa ngài, chiếc nhẫn này là của vợ tôi tặng tôi, khi 
nàng đeo vào ngón tay tôi, nàng đã bắt tôi phải thề không được 
bán, không được cho, không được đánh mất. 

PORXYA - Đó là những câu thoái thác mà bọn đàn ông thường dùng 
để tiết kiệm được rất nhiều quà biếu. Nếu vợ ông không phải là 
một người mất trí, khi bà ấy biết là tôi đã xứng đáng được chiếc 
nhẫn này như thế nào, bà ấy sẽ chẳng giận ông lâu vì đã biếu 
tôi. Thôi được, chúc ông bình an. 

Porxya và Nêrixa vào 

ANTÔNIÔ - Quý hữu Baxaniô, hãy để cho ông ta chiếc nhẫn này; 
công lao của ông ta và tình bạn của tôi phải vượt qua mệnh 
lệnh của quý phu nhân. 

BAXANIÔ - Đi, Graxyanô, chạy theo ông ta, đưa cho ông ta chiếc 
nhẫn và, nếu có thể được, thì đưa ông ta về nhà Antôniô. Mau 
lên, quàng lên. 

Graxyanô vào 

Nào đi, ta về thẳng nhà, và ngày mai, cả hai chúng ta 
cùng rong ruổi đi Belmônt. Đi, Antôniô. 

Cùng ưào 


CẢNH II 

vẫn ở Vơnidơ - Một đường phố 


Porxya và Nêrixa cùng ra 

PORXYA - Em hãy hỏi thăm nhà tên Do Thái, đưa cho hắn tờ chứng 
thư này và bảo hắn ký vào; chiều tối nay chúng ta sẽ lên đường, 
và sẽ về đến nhà một ngày trước khi các ông chồng của chúng 
ta về. Chứng thư này chắc sẽ được Lôrenzô đón tiếp vui vẻ. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1307 


Graxyanô ra 

GRAXYANÔ - Thưa ngài, tìm được ngài, may quá. Tướng công 
Baxaniô của tôi, sau khi suy nghĩ kỹ, sai tôi mang tặng ngài 
chiếc nhẫn này và mời ngài đến dùng bữa tối với tướng công. 

PORXYA - Không thể dược. Còn chiếc nhẫn của ngài, tôi xin bái lĩnh 
với tấm lòng biết ơn; và nhờ anh nói lại với ngài như vậy cho. 
Ngoài ra, anh có thể chỉ cho cậu thanh niên này nhà ở của lão 
Sailôc dược không. 

GRAXYANÔ - Được ạ. 

NÊRIXA - Tiên sinh, tôi muốn được nói nhỏ với tiên sinh. (Nói riêng 
với Porxya) - Để em xem em có thể xin dược cái nhẫn của nhà 
em không, em dã bắt hắn thề phải gìn giữ suốt đời. 

PORXYA (nói riêng với Nêrixa) - Được thôi, ta cam đoan với em như 
vậy. Họ sẽ thề sống thề chết là đã dem những chiếc nhẫn dó 
tặng mấy người dàn ông thôi, nhưng chúng ta sẽ cãi đến cùng 
và sẽ làm cho họ cứng họng. (Nói to) - Đi di, mau lên: tôi đợi 
anh ở đâu, anh biết đấy. 

NÊRIXA - Nào ông, đi với tôi, ông chỉ cho tôi đường đi đến cái nhà 
đó di nào! 



HỒI NĂM 

CẢNH I 

Belmônt - Một đường phố lớn có trồng cây 
chạy qua trước mặt nhà Porxya 


Lôrenzô và ổexica ra 

LÔRENZÔ - Hôm nay trăng sáng quá! Cũng một đêm như đêm nay, 
trong khi làn gió nhẹ vuốt ve âu yếm những cây côi im lìm 
không tiếng động, một đêm như đêm nay, ta tưởng chừng như 
chàng Tơroilux (1) * đương trèo lên các tường lũy của thành T’roa 
và hướng tất cả tấm lòng tương tư về phía những lều trướng của 
quân Hy Lạp, trong đó nàng Crexiđa đương nghỉ ngơi yên giấc. 

JEXICA - Cũng một đêm như đêm nay, nàng Tixbê í2) , gót chân e lệ 
lướt trên sương móc, chợt thoáng thấy bóng một con sư tử trước 
khi trông thấy nó thật, và cắm đầu chạy hoảng hốt. 

LÔRENZÔ - Cũng một đêm như đêm nay, nàng Điđông (3) , đứng trên 


(1) Troilux và Crexiđa: hai nhân vật chính trong một vở kịch thơ của Sôxơ 
(Chaucer), một thi sĩ Anh ở thế kỷ XIV. Shakespeare có lấy lại đề tài viết vở kịch 
Troilux và Crexiđa của ông. 

{2) Thisbé: nhân vật trong truyện tình bi thảm mà nhà thi sĩ La tinh Ôviđ (43 
trước J.c. - 16 sau J.c.) đã kể. Pyram, một thanh niên ở Babylon, yêu nàng Tixbê. 
Bị một con SƯ tử đuổi, nàng trút bỏ mạng che mặt và chạy thoát. Pyram chợt đến, 
thấy tấm mạng, tưởng nàng đã chết, bèn tự tử. Tixbê quay trở lại, thấy chàng đã 
chết, cũng tự tử nốt. 

(3) Điđông: nhân vật truyền kỳ, con gái của Bêlux, vua thành Tia (Tyr) xứ Phênici xưa 
(bây giờ là thành Sour, nước Libăng); vì chồng nàng bị anh trai của nàng giết chết, 
nàng bỏ xứ sở ra đi và sáng lập thành Cactajơ (Bắc Phi). Nhà thơ La tinh Viêcgil kể 
truyện nàng (trong truyện thơ Ênôiđơ) cho nàng sống vào thời Ênê, danh tướng thành 
T’roa. Sau khi T’roa bị thất thủ, Ênê chạy nạn, ghé đến Cactajơ, được Điđông yêu, 
nhưng theo lệnh của chư thần, phải lìa bỏ nàng. Điđông thất tình, tự vẫn chết. 


NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠN1DƠ 


1309 


bờ biển, tay cầm cành liễu, kêu gọi trở về Cactajơ con người âu 
yếm của nàng. 

ƠEXICA - Một đêm như đêm nay, nàng Mêđê (1) 2 hái những cây cỏ 
thần diệu làm phép cho cụ già Êdông trở lại tuổi thanh xuân. 

LÔRENZÔ - Một đêm như đêm nay, nàng ơexica đã trốn khỏi nhà 
người phú hộ Do Thái, và, cùng với một tình lang nghèo rớt, từ 
Vơnidơ chạy đến Belmônt. 

JEXICA - Một đêm như đêm nay, chàng thanh niên Lôrenzô đã đoan 
quyết là rất yêu nàng và làm cho tâm hồn nàng say mê bởi 
nghìn vạn lời thề thốt ái ân, mà chả có một lời nào thành thật. 

LÔRENZÔ - Và một đêm như đêm nay, nàng Jexica xinh đẹp, như 
một cô bé độc ác, đã vu khống cho tình lang và Lôrenzô đã tha 
thứ cho nàng cái tội đó. 

JEXICA - Đáng lẽ em chẳng chịu thua đâu, nếu không có người đi đến; 
hãy lắng nghe kìa., em thấy có tiếng chân một người đàn ông. 

Xtêphanô ra 

LÔRENZÔ - Ai đi rảo bước thế kia trong đêm khuya im lặng? 

XTÊPHANÔ - Một người bạn đây! 

LÔRENZO - Một người bạn! Bạn nào đấy? Xin bạn hãy nói tên cho biết! 

XTÊPHANÔ - Tên tôi là Xtêphanô và tôi báo tin nữ chủ nhân của tòi 
sẽ trở về tới Belmônt trước khi trời rạng; nàng còn đương dừng 
chân dưới những gò thánh giá, ồ đó nàng quỳ gối cầu nguyện 
cho hạnh phúc lứa đôi của nàng. 

LÔRENZÔ - Có ai cùng đi với nàng? 

XTÊPHANÔ - Không ai khác ngoài ả thị nữ và một tu sĩ ẩn dật (2> . 
Xin anh hãy cho tôi biết, ông chủ của tôi đã về chưa? 

LÔRENZÔ - Chưa; và chưa thấy tin tức gì của ngài cả. Nhưng, ta hãy 
đi vào, Jexica, và chuẩn bị đón tiếp nữ chủ nhân của tòa dinh 
cơ này với tất cả những lễ nghỉ thích đáng. 

Lanxơlô ra 


(1) Mêđê : nhân vật trong bi kịch của ơripiđ (Hy Lạp), của Xênec (La tinh) và 
Cornêy (Pháp); là một phụ nữ có pháp thuật, làm phép cho cụ già Êdông (bố của 
Jađông) trẻ lại. 

(2) Nhà tu sĩ ẩn dật này, từ trước không thấy nói gì đến, bỗng nhiên thấy nói đến ở 
đây, rồi sau cũng không thấy nhắc đến nữa! 



1310 


YVILLIAM SHAKESPEARE 


LANXƠLÔ - Xô la, xô la; uô ha, hô! xôla, xôla! (1) 

LÔRENZÔ - Ai gọi đó? 

LANXƠLÔ - Xôla, anh có thấy tiên sinh Lôrenzô không? Tiên sinh 
Lôrenzô, xôla, xôla! 

LÔRENZÔ - Đừng kêu rầm lên nữa, thằng kia: tao đây. 

LANXƠLÔ - Xôla! Đâu? Đâu? 

LÔRENZÔ - Đây. 

LANXƠLÔ - Hãy nói với tiên sinh rằng ông chủ của tôi có phái một 
người đưa tin về, hiện đã tới nơi, và nổi hiệu kèn báo nhiều tin 
vui mừng: ông chủ của tôi sẽ về tới đây trước khi trời sáng tỏ. 

Y vào 

LÔRENZÔ - Em yêu quý, ta hãy trở vào nhà, và đợi chờ các vị... 
Nhưng thôi, trở vào làm gì? Anh bạn Xtêphanô, anh hãy loan 
báo cho cả nhà biết rằng nữ chủ nhân có thể về bất chợt trong 
chốc lát. Hãy bảo các tay đàn sáo cử nhạc thật vang lừng. 

Xtêphanô vào 

Ánh trăng nằm giãi trên tấm cỏ xanh, dịu dàng biết 
mấy! chúng mình hãy ra ngồi trên đó, để cho tiếng đàn tiếng 
sáo từ xa vẳng đưa đến tận tai mình: cảnh yên lặng tĩnh 
mịch của đêm khuya thích hợp với những hài âm của một 
diệu dàn thánh thót du dương. Em hãy ngồi xuống đây, 
ơexica. Em trông xem, vòm trời khảm dầy đặc những.mảnh 
vàng lấp lánh, không có một tinh cầu nào nhỏ bé nhất mà em 
trông thấy kia, nó lại không hát lên, trong cuộc châu tuần 
của nó, bằng một giọng thần tiên, hòa điệu vđi những khúc 
hợp tấu của những thiên thần có đôi mắt hài nhi. Một cuộc 
hòa âm như vậy là ở trong tâm hồn những bậc thần tiên bất 
tử, nhưng tâm hồn chúng ta, hễ còn bị giam hãm trong cái vỏ 
phàm tục của một thể chất phù du này, thì không thể nào 
nghe thấy được. 

Những nhạc công ra 


(1) Lanxơlô bắt chước tiếng kèn tù và, làm nhộn sân khấu dể làm vui cho khán giả 
tầng dưới nhà (phần nhiều là bình dân, tiểu thương, công nhân khuân vác ở chợ, 
bến tàu, v.v...). 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1311 


Nào, lại đây! Các bạn hãy hoan tụng buổi thức đêm của 
nàng Điana (1) bằng một khúc nhạc thiều, hãy đem những hài 
âm thánh thót văng vẳng tới tai nữ chủ nhân các bạn; để cho 
tiếng nhạc mê li của các bạn lôi cuốn chân người về tới nơi ăn 
chốn ở của người. 

ƠEXICA - Em không bao giờ được vui khi nghe thấy một điệu nhạc 
êm đềm. 

LÔRENZÔ - Là vì âm nhạc thu hút thần trí của ta: ta hãy để ý nhận 
xét một đàn dã thú cuồng phóng, một đàn ngựa non, chưa bao 
giờ thấy bàn tay của loài người mó đến, nhảy nhót điên cuồng 
và hí lên những tiếng rền rĩ vang trời nó biểu lộ khí huyết của 
chúng đương hăng; ví thử chúng nghe thấy một tiếng kèn thổi, 
hay có một điệu nhạc nào vẳng đến tai chúng, tức thì ta sẽ 
thấy chúng dừng phắt lại, đôi mắt man rợ của chúng biến ra 
một vẻ dịu hiền, do sức mê cảm của âm nhạc: vì thế cho nên 
nhà thi sĩ (2) đã tưởng tượng ra chuyện Orphê xưa kia thu hút 
được cả cỏ cây, sỏi đá, sông ngòi, vì trong thiên nhiên không 
có vật gì rắn đến đâu, vô tri giác đến đâu, thô bạo đến đâu, mà 
âm nhạc lại không có thể đổi thay bản chất của nó, trong một 
thời gian. Con người nào mà trong tâm hồn không có một chút 
hòa âm, không cảm động khi nghe thấy những thanh âm hòa 
hợp nhịp nhàng, con người đó chỉ có thể làm những việc phản 
trắc, lừa lọc, trộm cướp mà thôi! mọi tâm tư của y sầm sì như 
đêm tối; mọi tính tình của y hắc ám như địa ngục: ta đừng nên 


(1) Điana: con gái của ơupiter (trong thần thoại La tinh), được cha cho phép không 
lấy chồng, chỉ thích săn bắn, lang thang trong núi rừng, được phong làm nữ chúa 
lâm tuyền, đi đâu cũng có một đoàn lâm tuyền tiên nữ đi theo hầu. Đồng nhất với 
nữ thần Actêmix của Hy Lạp, và biểu trưng của mặt trăng. (Ở đây, Điana tức là 
mặt trăng, chị Hằng Nga). Yêu chàng Enđymion. 

Trong nguyên văn, câu này là: wake Dỉana, bản Pháp văn của Xuyzan Fôrêy dịch 
là: éveillex Diane (đánh thức nàng Đian dậy), nhưng đêm đó trăng vằng vặc giữa 
trời, sao lại phải đánh thức? Cho nên bản dịch của Đăngsanh có lẽ có lý hơn: 
célébrez la vigile de Diane (hoan tụng buổi thức đêm của nàng Đian), vì wake có hai 
nghĩa: đánh thức và thức đêm, canh đêm. (Xem đoạn sau: khi Porxya và Nêrixa ra, 
Nêrixa có nói rằng: “Hồi nãy khi còn sáng trăng, chúng ta không trông thấy ánh lửa 
nến”, nghĩa là khi đó trăng đã bắt đầu lẩn sau đám mây, và sau dó Porxya có thể 
nói: “nàng trăng đương yên giấc với Enđymion và không muốn cho ai đánh thức”). 

(2) Thi sĩ Ôviđ kể truyện Orphê (nhân vật truyền kỳ) đàn hát hay nhâ't thời cổ đại, 
tiếng hát du dương thu hút các thú dữ đến nằm phục dưới chân. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1311 


Nào, lại đây! Các bạn hãy hoan tụng buổi thức đêm của 
nàng Điana (1) bằng một khúc nhạc thiều, hãy đem những hài 
âm thánh thót văng vẳng tới tai nữ chủ nhân các bạn; để cho 
tiếng nhạc mê li của các bạn lôi cuốn chân người về tới nơi ăn 
chốn ở của người. 

JEXICA - Em không bao giờ được vui khi nghe thấy một điệu nhạc 
êm đềm. 

LÔRENZÔ - Là vì âm nhạc thu hút thần trí của ta: ta hãy để ý nhận 
xét một đàn dã thú cuồng phóng, một đàn ngựa non, chưa bao 
giờ thấy bàn tay của loài người mó đến, nhảy nhót điên cuồng 
và hí lên những tiếng rền rĩ vang trời nó biểu lộ khí huyết của 
chúng đương hăng; ví thử chúng nghe thấy một tiếng kèn thổi, 
hay có một điệu nhạc nào vẳng đến tai chúng, tức thì ta sẽ 
thấy chúng dừng phắt lại, đôi mắt man rợ của chúng biến ra 
một vẻ dịu hiền, do sức mê cảm của âm nhạc: vì thế cho nên 
nhà thi sĩ (2) đã tưởng tượng ra chuyện Orphê xưa kia thu hút 
được cả cỏ cây, sỏi đá, sông ngòi, vì trong thiên nhiên không 
có vật gì rắn đến đâu, vô tri giác đến đâu, thô bạo đến đâu, mà 
âm nhạc lại không có thể đổi thay bản chất của nó, trong một 
thời gian. Con người nào mà trong tâm hồn không có một chút 
hòa âm, không cảm động khi nghe thấy những thanh âm hòa 
hợp nhịp nhàng, con người đó chỉ có thể làm những việc phản 
trắc, lừa lọc, trộm cướp mà thôi! mọi tâm tư của y sầm sì như 
đêm tối; mọi tính tình của y hắc ám như địa ngục: ta đừng nên 


(1) Điana: con gái của ơupiter (trong thần thoại La tinh), được cha cho phép không 
lấy chồng, chỉ thích săn bắn, lang thang trong núi rừng, được phong làm nữ chúa 
lâm tuyền, di dâu cũng có một đoàn lâm tuyền tiên nữ đi theo hầu. Đồng nhất với 
nữ thần Actêmix của Hy Lạp, và biểu trưng của mặt trăng. (Ở đây, Điana tức là 
mặt trăng, chị Hằng Nga). Yêu chàng Enđymion. 

Trong nguyên văn, câu này là: wake Diana, bản Pháp văn của Xuyzan Fôrêy dịch 
là: éưeiỉlex Dùine (đánh thức nàng Đian dậy), nhưng đêm đó trăng vằng vặc giữa 
trời, sao lại phải đánh thức? Cho nên bản dịch của Đăngsanh có lẽ có lý hơn: 
célébrez la vigỉle de Diane (hoan tụng buổi thức đêm của nàng Đian), vì wake có hai 
nghĩa: đánh thức và thức đêm, canh đêm. (Xem đoạn sau: khi Porxya và Nêrixa ra, 
Nêrixa có nói rằng: “Hồi nãy khi còn sáng trăng, chúng ta không trông thấy ánh lửa 
nến”, nghĩa là khi đó trăng đã bắt đầu lẩn sau đám mây, và sau đó Porxya có thể 
nói: “nàng trăng đương yên giấc với Enđymion và không muốn cho ai đánh thức”). 

(2) Thi sĩ Ôviđ kể truyện Orphê (nhân vật truyền kỳ) đàn hát hay nhất thời cổ đại, 
tiếng hát du dương thu hút các thú dữ đến nằm phục dưới chân. 



1312 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


tin ở một con người như vậy. Chúng ta hãy lắng nghe tiếng 
nhạc kìa. 

Porxya và Nêrỉxa ra 

PORXYA - Cái ánh sáng mà chúng ta trông thấy đằng kia, chính là 
ánh lửa trong phòng của ta đấy. Cây nến bé nhỏ kia mà phát 
những tia sáng đi xa đến thế! Một hành động tốt đẹp cũng ngời 
sáng như vậy, trong một thế giới xấu xa. 

NÊRIXA - Hồi nãy khi còn sáng trăng, chúng ta không trông thấy 
ánh lửa nến. 

PORXYA - Thì một ánh vinh quang nhỏ bị mờ tối vì một ánh vinh 
quang lớn hơn là như vậy. Vị khâm sai đại thần có vẻ oai vệ 
chẳng khác gì đức quân thượng khi người không có mặt ở liền 
bên, nhưng rồi ánh hào quang rực rỡ của vị dó tan ngay, khác 
nào một dòng suối nhỏ tan trong biển rộng sông dài. Có tiếng 
âm nhạc à? Ta hãy lắng nghe. 

NÊRIXA - Đó là bọn nhạc công của nhà ta đấy, cô nương ạ. 

PORXYA - Cái gì không đúng chỗ là chẳng ra gì; ta thấy tiếng nhạc 
này hay hơn lúc ban ngày. 

NÊRIXA - Bẩm cô nương, chính là cảnh tĩnh mịch đem lại cho nó cái 
vẻ mê li đó. 

PORXYA - Tiếng hót của chim quạ cũng êm ái như của chim sơn ca 
khi chúng ta không để ý. Và ta cho rằng chim vàng anh, nếu hót 
ban ngày, giữa những tiếng ngỗng kêu, sẽ không dược người ta 
cho là hót hay gì hơn chim líu díu: có biết bao nhiêu thứ, nhờ có 
khung cảnh làm nổi bật giá trị, mà được những tiếng khen chân 
chính và sự hoàn mỹ tuyệt vời! Nhưng, im lặng... nàng đương yên 
giấc với chàng Enđymion (1) và không muốn cho ai đánh thức. 

LÔRENZÔ - Nếu tôi không lầm, thì rõ ràng đây là tiếng của nàng 
Porxya. 

PORXYA - Hắn nhận được ta, cũng như người mù nhận được chim tu 
hú, nhờ giọng nói xấu xí của ta. 


(1) Enđymion, chàng mục tử dược nàng Trăng (Đian, hoặc Xêlêne, tiếng Hy Lạp, 
nghĩa là mặt trăng) yêu dương và xin cha là Zơx (tiếng Hy Lạp, Zeus, đồng nhất 
với ơupiter, tiếng La tinh) ban phép cho chàng giữ dược vĩnh viễn sắc dẹp trong 
một giấc ngủ ngàn thu. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1313 


LỔRENZÔ - Thưa quý phu nhân, xin mừng đón phu nhân trở về 
quý xá. 

PORXYA - Hai chị em chúng ta đã đi cầu nguyện cho sức khỏe của 
chồng con, hy vọng rằng những lời cầu nguyện của chúng ta đã 
giúp cho các ông ấy được thêm phần mạnh khỏe. Các ông ấy đã 
trở về chưa? 

LỒRENZÔ - Bẩm chưa ạ; nhưng hiện ở đây đă có một người đưa tin 
về báo các vị sắp về tới nơi. 

PORXYA - Nêrixa, hãy đi vào nhà; ra lệnh cho các gia nhân của ta 
phải làm như chúng ta không hề ra khỏi cửa nhà, cả anh nữa 
cũng thế, Lôrenzô, và cả chị nữa, Jexica. 

Nghe có tiếng nhạc kèn 

LÔRENZÔ - Tướng công đã về gần tới, tôi nghe thấy tiếng kèn báo 
hiệu. Phu nhân đừng lo, chúng tôi không phải là những kẻ bép 
xép, phu nhân ạ. 

PORXYA - Cái bóng đêm này chỉ là một ban ngày yếu ớt; nó có vẻ 
hơi mờ nhạt hơn ban ngày một tí; nó là một thứ ban ngày như 
kiểu ban ngày khi mặt trời lẩn bóng. 

Baxaniô, Graxyanô, Antôniô, 
và những tùy tòng của họ cùng ra 

BAXANIÔ - Chúng ta sẽ có ban ngày sáng sủa như ở phía bên kia trái 
đất, nếu nàng thức để dạo chơi khi mặt trời đã khuất bóng (1) 2 . 

PORXYA - Nếu cho em chiếu sáng, xin đừng cho chập chờn như ánh 
ma trơi; vì một người vợ phất phơ là một gánh nặng cho chồng, 
và sẽ chẳng bao giờ Baxaniô phải nặng nợ vì em như vậy (2j . 
Nhưng vạn sự do Trời định đoạt! Xin mừng đón lang quân ở 
đây, là nhà cửa của lang quân. 


(1) Câu này ca tụng sắc đẹp lộng lẫy của Porxya, có thể làm cho đất trời rực rỡ 
ngay giữa ban đêm. 

(2) Trong câu này có một lộng ngữ giữa hai nghĩa của light: ánh sáng và nhẹ nhàng 
(về trọng lượng) hoặc nhẹ (về tính nết, phù phiếm, phất phơ, coi thường đức 
hạnh). Nguyên văn tiếng Anh là: u let me gi ve light, but let me not be light ”. Bản 
dịch của Đăngsanh thì chuyển thành lộng ngữ giữa hai nghĩa của tiếng Pháp 
ỉégère (nhẹ): “Em cũng muốn làm cho bóng tối nhẹ bớt đi, nhưng không muốn làm 
một con người nhẹ (nghĩa là: phù phiếm); vì vợ nhẹ thì chồng nặng, v.v..”. Nếu 
dịch sang tiếng Việt như vậy, thì nặng nề quá, nên chúng tôi theo bản Pháp văn 
của Fôrêy, chuyển thành lộng ngữ giữa chiếu sáng và chập chờn, phất phơ. 



1314 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


BAXANIÔ - Xin cảm tạ phu nhân. Phu nhân hãy mừng đón ông bạn 
tôi đây: chính ông đấy, chính ông là Antôniô mà tôi đội ơn 
không sao kể xiết. 

PORXYA - Chàng phải đội ơn ông gấp hai lần, vì, như em vừa được 
biết, ông đã mắc những oan trái lớn vì chàng. 

ANTÔNIÔ - Nhưng hết thảy đều đã trang trắng rất trơn tru. 

PORXYA - Thưa ông, xin mừng đón ông trong nhà của chúng tôi. Tôi 
muốn chứng tỏ với ông điều đó không phải chỉ bằng lời nói 
suông, vì vậy tôi xin đình chỉ cuộc xã giao mồm mép. 

GRAXYANÔ (nói với Nêrixa) - Xin thề có bóng trăng kia, là em nghĩ 
oan cho anh đấy; quả thực, anh đã tặng nó cho anh thư ký của 
quan án; em lấy chuyện đó làm quan tâm đến thế, thì anh chỉ 
mong muốn cho hắn bị hoạn đi, cái kẻ được chiếc nhẫn đó, em ạ. 

PORXYA - Đã cãi nhau rồi ư? Có chuyện gì vậy? 

GRAXYANÔ - Chỉ là chuyện một chiếc vòng bằng vàng, một chiếc 
nhẫn khốn khổ mà cô ấy đã tặng tôi, phía trong có khắc câu 
châm ngôn (vì, khắp cùng trời đất, người ta vẫn thích đọc cái 
thứ thơ của thợ đánh dao đó): “Yêu ta và chớ lìa ta”. 

NÊRIXA - Anh nói gì những chuyện châm ngôn với giá trị? Anh đã 
thề với em, khi em tặng nó cho anh, là sẽ đeo nó cho đến lúc 
chết, và sẽ mang theo nó xuống mồ; nếu không phải vì em, thì 
chỉ riêng vì những lời thề hăng hái của anh thôi, đáng lẽ anh 
cũng phải tôn trọng lời thề thốt đã gắn chặt vào ngón tay anh, 
và được đóng đanh vào ngón “quan án!”. Nói có Trời chứng 
giám, anh thư ký đó chẳng hề bao giờ có mọc râu ở cằm (1) . 

GRAXYANÔ - Nếu được sống lâu để nên ồng, thì anh ta cũng sẽ có râu thôi. 

NÊRIXA - Phải, nếu một chị đàn bà sông khá lâu để nên ông được. 

GRAXYANÔ - Không, có bàn tay này làm chứng, anh đã tặng nó cho 
một chàng thanh niên bé nhỏ chỉ bằng em thôi: anh thư ký của 
quan án, một cậu bé hay vui mồm, cậu ta đã hỏi xin anh chiếc 
nhẫn đó gọi là đền công, lòng anh không nỡ chối từ. 

PORXYA - Quả thực, tôi thấy anh đáng bị lời trách móc kia, vì đã rời 
bỏ nhẹ dạ đến thế cái tặng phẩm đầu tiên của vợ: một vật mà 
những lời thề thốt đã gắn chặt vào ngón tay anh, và được đóng 


(1) Ý nói: “anh thư ký” đó, có lẽ là một cô nào đó! 



NGƯỜI LÁI BUỒN THÀNH VƠNIDƠ 


1315 


đanh vào ngón tay đó bởi mối tình thủy chung và đoan quyết. Tôi 
đã tặng người yêu của tôi một cái nhẫn và bắt chàng phải thề 
không bao giờ rời nó. Hiện chàng đây, trước mặt tôi, và tôi dám 
cam đoan hộ chàng rằng, dù đem tất cả vàng của thế gian đánh 
đổi, chàng cũng sẽ không rời nó. Quả thực, Graxyanô ạ, anh làm 
như vậy là gây cho vợ anh một mối buồn phiền đau đớn quá đấy: 
nếu tôi mà gặp chuyện như thế, thì tôi đến phát điên lên mất. 

BAXANIÔ (nói riêng) - Thế này thì, có lẽ ta nên chặt bàn tay trái này 
đi và nói rằng ta đã mất cả nhẫn cả bàn tay. 

GRAXYANÔ - Tướng công Baxaniô đã để cho ông quan án hỏi xin lấy 
mất cái nhẫn của ngài, và nói quả tình, ông quan án cũng rất 
xứng đáng được cái nhẫn đó. Thế rồi cậu bé con, anh thư ký của 
quan án, đã mất công khó nhọc làm giấy tờ, mới hỏi xin tôi cái 
nhẫn của tôi; và cả hai thầy trò anh ta, chả ai muôn nhận cái 
gì khác ngoài hai chiếc nhẫn đó cả. 

PORXYA - Chàng đã cho chiếc nhẫn nào, hở chàng? Em mong rằng 
không phải chiếc nhẫn của em tặng chàng đấy chứ? 

BAXANIÔ - Nếu tôi có thể cộng thêm một tội dối trá vào sự phạm 
lỗi, thì tôi sẽ chối, nhưng nàng xem đây: ngón tay của tôi không 
còn đeo chiếc nhẫn đó nữa, nó đi mất rồi. 

PORXYA - Và trái tim bất tín của chàng cũng không còn tình chân 
thật nữa. Thề có Trời! em sẽ không bao giờ vào giường của 
chàng, nếu chưa trông thấy chiếc nhẫn kia. 

NÊRIXA - Tôi cũng không bao giờ vào giường của anh, nếu chưa thấy 
lại chiếc nhẫn của tôi. 

BAXANIÔ - Nếu nàng biết tôi đã tặng chiếc nhẫn đó cho ai, nếu nàng 
biết tôi đã tặng nó vì ai, và tôi đã khổ tâm mà lìa nó như thế 
nào, trong khi người ta không muốn nhận một tặng phẩm nào 
khác ngoài chiếc nhẫn đó, thì nàng sẽ nguôi bớt nỗi giận hờn. 

PORXYA - Nếu chàng biết hiệu năng của chiếc nhẫn đó, nếu chàng 
biết nửa phần giá trị của con người tặng nó cho chàng, hoặc 
danh dự của chàng bắt buộc chàng phải giữ gìn nó biết bao 
nhiêu mới phải, thì chắc là chàng đã không rời nó. Có người 
đàn ông nào, dù ít thông hiểu sự lý đến đâu đi nữa, - nếu 
chàng thật đã thiết tha bảo vệ nó, - lại khiếm nhã đến nỗi 
đòi hỏi một vật được giữ gìn trân trọng như vậy? Nêrixa 
mách cho em một điều, em tin là đúng: dù sống chết em cũng 



1316 


VVILLIAM SHAKESPEARE 


cuộc rằng chính là một người đàn bà nào đó đã chiếm dược 
cái nhẫn của em. 

BAXANIÔ - Không, xin lấy danh dự thề với nàng rằng không phải 
người đàn bà nào, mà chính là ông tiến sĩ luật khoa đã từ chối 
của tôi ba nghìn đuyca; ông ta hỏi xin tôi cái nhẫn đó, chẳng lẽ 
tôi để ông ấy ra về thất ý, ông ấy là người đã cứu sông người bạn 
quý của tôi. Phải trả lời ông ấy thế nào? hở ái nương? Tôi đã bắt 
buộc phải cho người đem tặng ông ta; lúc đó lòng tôi hối hận, sợ 
phạm điều bất nhã; danh dự của tôi không muốn mang dấu vết 
của một sự vô ơn xấu xa như vậy. Hãy tha lỗi cho tôi, hiền khanh 
ơi! vì, thề có những ngọn đèn trời lấp lánh ban đêm kia, tôi tin 
rằng nếu nàng có mặt lúc bấy giờ, thì chính nàng cũng xin tôi 
chiếc nhẫn đó để tặng ông tiến sĩ dáng tôn quý kia vậy. 

PORXYA - Xin chớ bao giờ để cho vị tiến sĩ đó bén mảng đến nhà 
của em; vì ông ta đã có được cái báu vật mà em nâng niu và 
chàng đã thề sẽ giữ gìn vì tình yêu em, thì rồi em cũng sẽ hào 
phóng như chàng, em sẽ không từ chối ông ta cái gì mà em có, 
cả thân thể em, cả giường ngủ của chồng em. Biết (1) ông ta, 
phải, em sẽ làm, cái đó là phần chắc: chàng đừng có đi ngủ ở 
ngoài một đêm nào cả, hãy canh giữ em như Acguyx (2) . Nếu 
không, và nếu chàng để em một mình, thì quả thật, xin thề có 
danh dự của em, nó còn là của em, em sẽ cho ông tiến sĩ kia 
làm bạn chung giường của em đấy. 

NÊRIXA - Cũng như em đối với anh thư ký của ông ta. Vậy nên coi 
chừng, chớ để em tự do không ai bảo vệ. 

GRAXYANÔ - Được rồi, em cũng phải coi chừng; chớ để anh tóm được 
hắn, vì anh mà tóm được, thì anh bẻ gẫy bút lông (3) của hắn cho 
mà xem. 

ANTÔNIÔ - Chính tôi là nguyên nhân bất hạnh của những chuyện 
bất hoà này. 


(1) Biết-, không phải chỉ là biết người, biết mặt, quen biết V.V.. mà còn có một nghĩa 
đặc biệt của Kinh thánh: “người đàn ông biết người đàn bà” nghĩa là ngủ với nhau. Ví 
dụ: “Ađam biết Êva, vợ chàng: nàng thụ thai và sinh hạ Cain” (Sáng thế ký, IV, 1) 
“Cain biết vợ và nàng thụ thai và sinh hạ Hênôc”. (Sáng thế ký, IV, 17). 

(2) Argus: vương hầu thành Argôx (quần đảo Pêlôpônezơ, ở Hy Lạp) có một trăm 
mắt, bao giờ cũng có năm mươi mắt mở, được Junôn giao cho canh giữ nàng lô (đã 
bị hóa phép thành một con bò cái). Danh từ chuyển sang tiếng thông dụng, có 
nghĩa là một kẻ giám thị sáng suốt và khó chịu. 

(3) Bút lông : nghĩa đen, là cây bút của anh thư ký để viết án từ; nghĩa bóng, tục tĩu. 



NGƯỜI LÁI BUÔN THÀNH VƠNIDƠ 


1317 


PORXYA - Xin ông chớ lấy làm phiền lòng. Ong là khách quý của 
nhà này, mặc dầu tất cả những chuyện kia. 

BAXANIÔ - Xin nàng tha thứ cho tôi đã vô tình làm mếch lòng nhau; 
trước mặt tất cả các bạn hữu đương nghe thấy lời nói của tôi, 
tôi thề với nàng, nói có đôi mắt đẹp của nàng chứng giám, đôi 
mắt trong đó tôi soi thấy hình tôi... 

PORXYA - Các bạn có nghe thấy đấy không? Trong đôi mắt của tôi, 
chàng soi thấy một mình hóa hai mình, trong mỗi con mắt là 
một mình trọn vẹn; chàng hãy thề trên tâm hồn hai mặt của 
chàng, và đó sẽ là một lời thề quả thật đáng tin! 

BAXANIÔ - Không, xin hãy nghe tôi nói. Nàng hãy tha thứ cho tôi 
cái tội lỗi kia và tôi xin hứa, trên sinh mạng của tôi, từ nay 
không bao giờ dám sai lời thề ước. 

ANTÔNIÔ - Tôi đã từng đem thân thể tôi ra bảo đảm để ông bạn tôi 
có tiền, ví thử không có con người mà ông chồng của bà đã tặng 
chiếc nhẫn kia, thì thân này đã thí bỏ rồi; bây giờ tôi xin đem 
linh hồn của tôi ra bảo đảm rằng phu tướng của bà sẽ không 
bao giờ lỗi lời thề ước một cách có dụng tâm cố ý. 

PORXYA - Thế thì ông sẽ là người bảo lĩnh cho chàng. Ông hãy đưa 
cho chàng chiếc nhẫn này và bảo chàng nên giữ gìn tốt hơn 
chiếc kia. 

ANTÔNIÔ - Đây, quý hữu Baxaniô; quý hữu hãy thề sẽ gìn giữ chiếc 
nhẫn này. 

BAXANIÔ - Trời ơi! chính là chiếc nhẫn mà tôi đã tặng vị tiến sĩ! 

PORXYA - Tất cả các ngài đều bàng hoàng ngơ ngác! Xin chàng hãy 
cầm bức thư này, ung dung mà đọc, thư gửi từ Pađu, của 
Bellariô. Chàng sẽ thấy rằng chính Porxya này là quan xử án 
và Nêrixa kia là chàng thư ký. Có Lôrenzô làm chứng là em đã 
rời nhà ra đi cùng một lúc với chàng và vừa mới về tới đây 
xong: cho đến bây giờ em vẫn chưa vào nhà. Antôniô, ông hãy 
là khách quý của nhà này, tôi có những tin tốt lành để dành 
phần cho ông, mà ông không hề ngờ tới. Ông hãy mở phong thư 
này; ông sẽ thấy là các tàu bè của ông, có ba chiếc cùng với 
hàng hóa còn nguyên vẹn, đã về tới bến một cách thật là bất 
ngờ: nhưng ông sẽ không biết, do sự tình cờ lạ lùng nào, mà tôi 
có được bức thư này. 

ANTÔNIÔ - Tôi bàng hoàng sờ sững, nói chẳng nên lời. 



1318 


WILLIAM SHAKESPEARE 


BAXANIÔ - Có lẽ nào chính nàng là ông quan xử án mà tôi không 
nhận ra nhỉ? 

GRAXYANÔ - Chính cô là anh chàng thư ký sắp cho tôi mọc sừng đấy! 

NÊRIXA - Phải, nhưng là anh chàng thư ký không bao giờ có ý định 
ấy, trừ phi được sống khá lâu để trở thành đàn ông. 

BAXANIÔ - Ông tiến sĩ dịu hiền ơi, ông sẽ là bạn chung giường với 
tôi. Khi nào tôi đi vắng, thì ông cứ ngủ với vợ tôi nhé. 

ANTÔNIÔ - Quý phu nhân, phu nhân đã hoàn lại cho tôi cả sinh 
mạng lẫn tài sản; vì tôi được biết tin một cách chắc chắn là 
những chiếc tầu của tôi hiện nay được an toàn trong bến. 

POKXYA - Đến lượt anh, Lôrenzô; chàng thư ký của tôi cũng có một 
món quà tốt để biếu anh đấy. 

NÊRIXA - Và tôi sẽ đưa anh, không lấy tiền tạ lễ. Tôi đưa cho anh 
và Jêxica, do nhà phú hộ Do Thái gửi, một chứng thư cho của, 
trong chứng thư đó, ông ấy nhận hai anh chị làm người thừa kế 
tất cả mọi tài sản mà ông ấy làm sở hữu khi ông ấy chết. 

LÔRENZÔ - Thưa hai vị giai nhân, các vị gieo rắc thức ăn manna (1) 
dưới bước chân những kẻ đương đói lòng. 

PORXYA - Trời đã gần sáng, vậy mà tôi chắc rằng các bạn hãy còn 
thòm thèm muôn nghe những chi tiết chuyện này. Ta hãy vào 
nhà, các bạn hãy tha hồ chất vấn, và chúng tôi sẽ trả lời về tất 
cả mọi điều, đúng theo sự thật. 

GRAXYANÔ - Còn gì bằng! Câu hỏi thứ nhất trong cuộc chất vấn của 
tôi, mà Nêrixa phải trả lời, có thề thốt hẳn hoi, là tôi muôn 
biết cô ta thích đợi đến đêm mai hơn, hay là cô vẫn muốn ngủ 
ngay bây giờ, vì chỉ còn hai tiếng đồng hồ nữa là trời sáng; 
nhưng, nếu bình minh hé rạng, thì tôi ước gì trời cứ tối đen; vì 
như vậy là tôi có thể ngủ với anh chàng thư ký của tôi! Nhưng, 
tôi còn sông ngày nào, tôi sẽ không thiết tha tìm cái gì khác 
hơn là gìn giữ cho tốt chiếc nhẫn của Nêrixa. 

Cùng vào 


(1) Manna : (tiếng Hêbrơ nghĩa là Cái gì vậy?) lương thực do Jêhôva làm phép gieo 
xuống cho dân Ixrael, khi họ từ Ai Cập trở về xứ sở, qua sa mạc bị đói khát (Kinh 
thánh, Xuất Ếdíptô ký, XVI, 13 - 36). 



MỤC LỤC 


Lời giới thiệu NHỮ THÀNH 5 

Rômêô và Juliet ĐẶNG THẾ BÍNH dịch 45 

Hămlet ĐÀO ANH KHA. BÙI Ý. BÙI PHƯNG dich 155 


Ôtenlô 
Măcbet 
Vua Lia 

Entơni và Cliơpat'rơ 
Julius Xêdar 
Côriôlanut 
Giấc mộng đêm hè 
Có gì đâu mà rộn 
Đêm thứ mười hai 
Người lái buôn thành Vơnidơ 


NGUYỄN VẢN SỸ dịch 

293 

BÙI PHỤNG, BÙI Ý dịch 

411 

THẾ LỮ dịch 

493 

DƯƠNG TƯỜNG dịch 

607 

TUẤN ĐÔ dịch 

723 

HOÀNG TỐ VÂN dịch 

825 

SONG XUÂN dịch 

949 

DƯƠNG TƯỜNG dịch 

1025 

DƯƠNG TƯỜNG dịch 

1123 

TUẤN ĐỒ dịch 

1219 



Chịu trách nhiệm xuất bản: 
NGÔ THẾ OANH 
Biên tập: 

NGÔ THẾ OANH 
Vẽ bìa: 

VĂN SÁNG 
Sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ HỔNG VÂN 


Tổng đại lý phát hành: 

Nhà sách Đông Tây • Sô" 62 Nguyễn Chí Thanh, Đông Đa, Hà Nội 

ĐT/Fax: (04) 7733041 

• Nhà sách Bách khoa, 2/17 Tạ Quang Bửu, Hà Nội 

• Thư viện - Cà phê Đông Tây, N11A, ngõ 370, 

Cầu Giấy, Hà Nội 


TUYỂN TẬP TÁC PHẨM - WILLIAM SHAKESPEARE 
Nhiều người dịch 

Nhà xuất bản Sân khấu, 51 Trần Hưng Dạo, Hà Nội 

Trung tâm VHNN Đông Tây, N11A, ngõ 370 cầu Giấy, Hà Nội 


In 500 cuốn khổ 16 X 24cm, tại Trung tâm in tranh tuyên truyền cổ động 
Sô" đăng ký kế hoạch xuất bản: 3/755/XB-QLXB, cấp ngày 19/5/2005, 
Giấy trích ngang kế hoạch xuất bản ngày 13/7/2005 
In xong và nộp lưu chiểu Quý II năm 2006 



VVILLIAM 

SHAKESPEARE 

TUYỂN TẬP 
TÁC PHẨM 



Phái hành tại: Nhà sách Đỏng Tây, 62 Nguyễn Chí Thanh. Hà Nội. 
Thư viện Cafe Đông Tây, Nhà N11A, Ngõ 370 cầu Giấy, Hà Nộỉ. 
VVebsite: www.nhasachdongfay.com.vn 
Phát hành trưc tuyến tại: www.sachviet.com.vn 


Giá: 205.000đ 





